PL. 2544-2001 


TỪ ĐIỂN THIÊN TÔNG 
HÁN-VIỆT 


l 44 để ác đế ve 


(CHÌA KHÓA THIỀN TẠNG) 


HÂN MÃN & THÔNG THIÊN BIÊN DỊCH 


CHỨNG MINH 


Hòa thượng Thích Thanh Từ 


CỔ VẤN CÔNG TRÌNH 


Thượng tọa Thích Đắc Pháp 
Thượng tọa Thích Đắc Giác 
Đại đức Thích Phước Cần 
Cư sĩ Định Huệ 

Cư sĩ Lê Chí Hùng 


MỤC LỤC 
Lời đầu sách. 
Thẻ lệ chung. 

Chính văn 


Chỉ mục: 
Thuật ngữ 
Nhân danh 
Địa danh 
Tác phâm 
Thư mục tham khảo 
Lược đồ sử II Trung Quốc 
Lược đồ sử II Việt Nam 


LỜI TỰA 


Thiền tông — Căn cứ vào lịch sử hình thành và phát triển của nó, bằng vào rất nhiều 
truyền thuyết sinh động và thiền ngữ kì dị tuyệt vời, cộng với ảnh hưởng dài lâu sâu sắc 
của nó đối với văn hóa Đông phương, cùng sự xâm nhập không ngừng của nó vào nền 
văn hóa Tây phương hiện nay đã tạo thành một thế giới Thiền sâu xa và rộng lớn. 

Trong thế giới thiền ấy, có lúc như hoa đỏ liễu xanh (Hoa hồng liễu lục), mắt ngang mũi 
dọc (Ty thụ nhãn hoành) rất phô thông, rất bình thường; đôi khi như bụi hồng đáy biển 
(Hải đề hồng trần), tuyết trắng trong lửa (Hỏa trung bạch tuyết) thật đặc biệt, thật lạ lùng 
khiến mọi người vừa sợ vừa ngờ. 

Thiền quả là cao xa khó hiểu nhưng lại gần gũi giản dị, vừa bình thường thực tế vừa siêu 
hình thần bí, khó nắm bắt, không thể nghĩ bàn, đầy ắp những câu đồ khó hiểu. Song 
càng khó hiểu càng gợi cho người đọc, người nghe bao niềm say mê, bao nỗi thắc 
mắc.... 

Nhằm giải đáp những thắc mắc đó và đáp ứng yêu cầu của số đông độc giả về một 
quyền sách công cụ thực dụng cho việc nghiên cứu, cho những ai muốn đọc và hiểu 
được các sách vở Thiền tông bằng chữ Hán, chúng tôi cho ra đời quyền Từ điển Thiền 
tông Hán- Việt này. 

Trong khi soạn dịch, chủ yếu chúng tôi dựa vào quyền Thiền Tông Từ Điền nguyên tác 
Hán văn do Viên Tân chủ biên. Riêng 1⁄2 số mục từ thuộc phần thuật ngữ, chúng tôi chọn 
lấy định nghĩa của sách trên rồi thay phần thí dụ trích dẫn của sách thiền Trung Quốc 
bằng các đoạn trong văn bản Thiền tông Việt Nam, mục đích giới thiệu các tác phâm 
Thiền tông của các bậc tiền bối nước ta không hề thua kém của nước người. Ngoài ra, 
chúng tôi còn tham khảo một số tài liệu khác có liệt kê phía sau sách nảy. 

Trước hết chúng tôi xin thành kính tri ân quý Hòa thượng, Thượng tọa đã dày công dạy 
dỗ, dẫn dắt chúng tôi và đặc biệt ghi ân quý vị học giả, giáo sư của các sách chúng tôi 
tham khảo. 

Thứ đến, trong quá trình biên dịch, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ tích cực của Đại đức 
Nguyên Chơn, Nhuận Châu, Sư cô Hạnh Huệ, cư sĩ Định Huệ đã đọc và chữa bản thảo; 
cư sĩ Đỗ Quốc Bảo đã hỗ trợ về mặt kỹ thuật, chế bản chữ Hán rất công phu trong quyên 
sách này; nhân đây chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn thật chân thành. 

Do tính phức tạp của thuật ngữ Thiền tông trong các tác phâm chữ Hán về văn học 
Thiền, do điều kiện biên dịch và khả năng của dịch giả còn có hạn, Từ Điển Thiền Tông 
Hán-Việt khó tránh khỏi những sơ suất này hay khác. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng tôi 
mong muốn quý độc giả cao minh chỉ giáo để sách này trong lần tái bản sau được hoàn 
chỉnh hơn. 


Hân Mẫn - Thông Thiền 
Kính ghi 


LỜI TỰA 





THẺ LỆ CHUNG 


1. NỘI DUNG: 

Sách này gồm có 5 phần: 

1. Thuật ngữ: Trên 1.000 mục từ, bao gồm các loại: 

— Các thiền lâm phương ngữ: Văn toản thiết ngưu, Bả kế đầu nha, Đạc lạc toản... 

— Các điển cô ngữ: Mạc-da kiếm, Hoàng diện lão tử, Một huyền cầm... 

— Các khẩu ngữ của Thiền sư: dũ ma, tác ma sinh, di, đốt, khả trung, m1. 

— Các thành ngữ của dân gian Trung Quốc được Thiền sư thường sử dụng: Tác tặc 
nhân tâm hư, Lưỡng thái nhât tái, Nhât bão vong bách cơ.. 

— Các Hành nghiệp ngữ (ngôn ngữ trong nghề): Hắc tất dũng, Ha Phật mạ Tổ, Mại tử 
miêu đâu, Pháp khí, Pháp hiệu, Điện tọa, Tạng chủ, Thái đâu, Tô ân trùng quang... 

2. Nhân danh: Mở đầu ghi rõ mục từ thuộc loại nào: Thiền tăng, cư sĩ, học giả... 

3. Địa danh: Mở đầu ghi rõ mục từ thuộc loại nào: Chùa, thấp, núi... chỉ chọn những địa 
danh thường gặp trong sách Thiên thuộc đời Đường, Tông, Trung Quôc và những ngôi 
chùa Việt Nam do các vị Thiên sư đặc đạo xây cât hoặc trụ trì 

4. Tác phâm: Mở đầu ghi rõ mục từ thuộc loại nào: đăng lục, ngữ lục, bút ký, nghị luận, 
thị ca, sơn chí. 

5. Phụ lục: 11 đồ biểu về pháp hệ Thiền tông Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản trong đó có 
4 đô biêu liên hệ đên Thiên tông Việt Nam. 

Bốn phần trên được xếp xen lẫn nhau theo thứ tự A, B, C... còn phần phụ lục đuợc để 
riêng. 

Như thế, Từ Điển Thiền tông Hán Việt tính chung có khoảng 5000 mục từ và những 
mục từ nảo thuộc thuật ngữ trích dân thơ, hoặc thuộc về ngữ pháp, thí dụ như những hư 
tự: HẢO, HOÀN, KHƯ, SINH... sẽ có kèm Hán âm trong phân trích dẫn. 

II. CÁCH TRÌNH BÀY: 

Các mục từ được xếp theo thứ tự mẫu tự tiếng Việt: A, B, C,C, D, Ð, G, H,K,L.M,N, 
O,P,Q,S,T,U,V,X, Y. 

Dấu giọng theo bộ ký tự tiếng Việt: Ngang, sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. 

Mỗi một mục từ được trình bảy như sau: 

— Tên mục từ bằng âm Hán Việt, kèm chữ Hán phôn thể. 

— Còn gọi: Tức là các từ đồng nghĩa. 

— Phần định nghĩa 

— Phần giải thích 

— Phần thí dụ 


LỜI TỰA 





— Theo: Liệt kê tải liệu tham khảo. dẫn chứng (Phần lớn các mục từ không nêu phần 
này là căn cứ vào Thiên Tông Từ Điên của nhóm Viên Tân). 

— Xem: Mời xem các mục từ có liên quan. 

II. KÝ HIỆU: 

(Đại 48, 113 trung): Đại Tạng tập 48, trang 113 phân giữa. 

(Vạn Tục 148, 256 hạ): Tục Tạng chữ tập 148, trang 256 phần dưới. 

» « Phân trích dẫn bằng Hán âm 

(): Lời bình của các Thiền sư xen kẽ trong các đoạn văn được trích dẫn. 

(...): Lược bỏ khoảng giữa. 

» « Phần Việt dịch các đoạn văn được trích dẫn. 

Thí dụ: 

NHÁT CÚ ĐẠO TẬN — ÍJ ii đï 

Chỉ cần dùng một câu mà thông suốt được cốt tủy của Phật pháp. 

Tắc 76, Bích Nham lục (Đại 48, 203 trung) ghi: »d 3 . b ® 5S #ï —- {H lý # đ@š 
ca li ff  — J1 . ^ i1 R À). - Bảo Phúc nói: Người cho, người nhận cả 
hai đêu mù (Theo mệnh lệnh mà thi hành, chỉ cân nghe một câu mà thông suốt cốt tủy 
Phật pháp, ít gặp được người như thê)«. 

















Trong một thuật ngữ của Thiền sư dùng thường có 2 nghĩa: 

— Nghĩa đen, tức nghĩa bình thường của thành ngữ mà mọi người dân Trung Quốc đều 
có thể hiểu. 

— Nghĩa bóng, tức là nghĩa hợp với ý của Thiền sư muốn nói. 

— Tùy trường hợp, trong phần Việt dịch của phần trích dẫn, chúng tôi có khi dùng 
nghĩa bóng đê phù hợp với văn cảnh. 

Thí dụ: 

1. Nghĩa đen: 

DŨNG ĐÈ THOÁT # Jš jằ 

Cái thùng bị lủng đáy. (Nghĩa đen) 

Thiền tông muợn từ này để chỉ cho trạng thái không còn mảy may nghỉ hoặc, không lưu 
lại bât cứ vật nào trong tâm. (Nghĩa bóng) 

Tắc 22, Bích Nham lục (Đại 48, 162 hạ) ghi: »4$ #| f§ 1l. J8] ƒ# 2434. #8 
A I8 f7 2 1H fÉ. ti ŸT — RE. 3É {EIE. 3k tý It ðU Bế IK JẾ #lĐL. — Về sau 
ta đên Đức Sơn hỏi: Việc trong T: Ông thừa xưa kia, người học có phán chăng? Sơn đánh 
cho một gậy, bảo: Nói cải gì? Lúc ây ta như thùng lúng đáy«. 

2. Nghĩa bóng: 

BÁT THẢO CHIÊM PHONG ## #* l# Jf( 

Vạch cỏ đón gió. (Nghĩa đen) 






























































LỜI TỰA 





Thiền tông mượn từ này để chỉ cho việc đoạn trừ vọng tưởng, tham cứu đến chỗ huyền 
diệu. (Nghĩa bóng) 

Động Sơn ngữ lục (Đại 41, 507 trung) ghi: »J, 2$ Ÿð 2 1 lá. 1ï 3š †THìH, # # 
N#ìl ÁN. 3ï ñÉ Ef đt HỆ MU, 2  Ý 2 ĐT  ‹. - Ngươi ấi đến Lễ Lăng ở huyện 
Du, nơi các thất đá liền nhau có một đạo nhân tên Vân Nham. Nếu người trừ được vọng 
tưởng, tham cứu đến chỗ huyền diệu, chắc chắn sẽ được y ta quỷ trọng.« 














— Ngoài ra, các thuật ngữ Hán Việt đồng nghĩa được giải thích qua một thuật ngữ mà 
soạn giả cho là tiêu biểu nhất, sẽ được xếp trong phần còn gỌI. 

Thí dụ: 

THÂN TÂM NHÁT NHƯ #5 ;ùb — lJI 

Còn gọi: Sắc tâm bất nhị, Tính tướng bắt nhị. 


IV. VIẾT TÀT: 

Tên tác phẩm: 

— CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục 

— CTTNL: Cổ (ôn túc ngữ lục 

— ĐQMIT: Đại quang mình tạng 

— DTNL: Duy Tắc ngữ lục 

— GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục 

— HĐNL: Hư Đường ngữ lục 

— HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập 
— KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục 
— LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu 

— LSPGDIT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong 
— MANL: Mát Am ngữ lục 

— MBTL: Minh Bản Tạp lục 

— MGNL: Minh Giác ngữ lục 

— NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên 

— NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán 

— NHQL: Nguyên Hiển quảng lục 

— NLNL: Nguyên Lai ngữ lục 

— NTNL: Như Tịnh ngữ lục 

— PDNL: Pháp Diễn ngữ lục 

— PDNL: Phần Dương ngữ lục 

— PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục 

— PQĐTĐ: Phát Quang Đại Từ Điền 

— TBC TT: Tăng Bảo Chính Tục truyện 

— TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện. 

— ThQST: Thiền Quan Sách Tiến 

— TĐT: 7ổ Đường tập 








1O 





— TCTT: Tổng Cao Tăng truyện 

— TTĐL: 7ực Truyền Đăng lục 

— ThMMBTSTL: Thiền Mục Minh Bản Thiên sư tạp lục 

— VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995 
Chữ viết tắt: 

— k. ng.: khâu ngữ 

— X.: xem. 


11 


CHÍNH VĂN 





Ầ 





AA AIf EJ ÉT ! 

A ha ha! Thán từ thường được dùng trong 
thiền ngữ. Tiết Lang Nha Vĩnh Khởi Thiền 
sư trong NĐHN q. 19 ghi: »HJj |: 3ƒ , 
A. #l #— FH: BJBj J1! l # 
J#? 3š 3š 4 2 3š: - Sư thượng đường 
lặng lẽ hồi lâu rồi vỗ tay một cái, nói: Ôi 
chà chà! Ôi chà chà! Có lãnh hội chăng? 
Hết thảy các pháp xưa nay vẫn là pháp«. 





























A DA HẠ HÀM Fị # T #% 

Còn gọi: 4 gia hạ hàm. Vôn chỉ xương 
hàm dưới của cha. Hình dáng yên lừa 
giống như cây cầu, cho nên gọi là cầu yên. 
Đứa con ngu sỉ khi đi tìm hài cốt của cha 
chết nơi chiến trường, nhận lầm cái cầu 
yên lừa cho là xương hàm dưới của cha 
mình, rồi cân thận mang về. Mẫu chuyện 
này về sau trở thành từ ngữ để mắng người 
ngu s1, không phân biệt được chân, giả. 
Tắc 78, Thưng Dung lục (Đại 48, 252 
trung) ghi: »P| MB lã #. ## #4 {E BỊ , 
ñW ÙR lỗ 2 £¿ 2E 1H Tí HẺ.. 5M f2 HR 7F 
3È BH #ề Ƒ 2H . — Nhận giặc là con, cho 
tớ là chủ. Nhận lầm cái gáo bề là đầu lâu 
của tổ tiên, cái cầu yên lừa là hàm dưới 
của cha mình«. 





A-DỤC VƯƠNG TỰ fJ T3 +# 3 

Chùa nằm ở trấn Bảo Tràng, huyện Ngân, 
thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc. Bởi trong chùa có cất giữ xá- 
lợi Phật Thích-ca và bảo tháp xá-lợi xinh 
xắn tỉnh vi cho nên nồi tiếng trong ngoài, 
là chùa Thiền tông nổi tiếng, còn là một 


trong »Irung Hoa Ngũ Sơn«. Niên hiệu 
Đại Khang thứ 3 (282) đời Tấn, Lưu Tát 
Ha (pháp danh Huệ Đạt) được một tháp xá- 
lợi ở nơi đây, tương truyền là một trong §4. 
000 tháp do vua A-dục xây cất, bên trong 
chứa di cốt của Phật Thích-ca sau khi niết 
bàn. Lưu Tát Ha xây cất tinh xá ngay chỗ 
có bảo tháp để tu trì hành đạo. Niên hiệu 
Nghĩa Hy thứ I (405) đời Đông Tắn xây 
tháp đình để cung phụng bảo tháp. Niên 
hiệu Nguyên Gia thứ 2 (425) đời Lưu 
Tống, tăng nhân đạo hữu xây cất thêm điện 
vũ. nay Niên hiệu Phố Thông thứ 3 (522) 
đời Lương vua ban tấm biển »A-dục 
Vương Tự«. Vốn là Luật viện, niên hiệu 
Đại Trung Tường Phù thứ I (1008) đời 
Tống, vua Tống Chân Tông ban cho tắm 
biển »Quảng Lợi Thiền Tự« liền trở thành 
Thiền tự. Niên hiệu Hồng Vũ thứ 15 
(1382) đời Minh, đặt tên là »Dục Vương 
Thiền Tự«, tục gọi là »A-dục Vương Tự«. 
Từ trăm ngàn năm, chùa này được sự sùng 
bái của rất nhiều vua chúa và sự hộ trì các 
bậc cao tăng. Vua Tống Cao Tông đích 
thân viết »Phật Đảnh Quang Minh Chỉ 
Tháp«, vua Tống Hiếu Tông viết »Diệu 
Thắng Chi Điện«. Tô Đông Pha làm văn 
bia về Thần Khuê Các trong chùa, bia 
dựng bên điện Xá-lợi. Thời vua Tống Anh 
Tông (1064-1067) Đại Giác Hoài Liễn trụ 
trì chùa nảy, nêu cao tông phong, sau đó 
kinh qua sự tổ chức của các vị Thiền sư 
như Tông Cảo, Giới Kham, Đức Quang, 
Sư Phạm đạo tràng Lâm Tế hưng thịnh 
một thời. Kiến trúc chủ yếu của A-dục 
Vương Tự có Xá-lợi điện, Đại hùng bảo 
điện, Thần khuê các, Vân thủy đường, 
Tàng kinh lâu hơn 600 gian. Điện vũ trong 
chùa hùng vĩ, khí thế nguy nga, mái cong 
cao vút, lưu ly che đỉnh xanh vàng Tực Tỡ. 


A-DỤC VƯƠNG TỰ THÁP Jïj + s‡ !§ 





Xung quanh chùa núi non trùng điệp, tùng 
bách cao vút, quang cảnh núi sông làm nôi 
bật ngôi cô sát ngàn năm. 


A-DỤC VƯƠNG TỰ THÁP fỊ ?3 # 
+13 

Tháp ở phía tây chùa A-dục Vương thuộc 
trấn Bảo Tràng, huyện Ngân, thành phố 
Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 
Được xây cất vào đời Đường, được xây lại 
vào niên hiệu Chí Chính thứ 25 (1365) đời 
Nguyên. Tháp làm bằng gạch cao 36m, 
hình lục giác bảy tầng theo kiểu lâu các, là 
một kiến trúc điển hình đời Nguyên. Mỗi 
tầng đều có khám thờ tượng Phật đắp trên 
vách, hiện nay không còn nữa. Trong tháp 
có đường đi lên đỉnh tháp. Một tòa trên núi 
gọ! là » Thượng tháp«, một tòa dưới núi gọi 
là »Hạ tháp«. Hai tòa này đứng cao vút 
giữa rừng rậm trúc dài cùng núi non xinh 
đẹp, điện vũ nguy nga tạo thành một quang 
cảnh tùng lâm của cô sát hạng nhất Nam 
Quốc. 


A GIÁC NỮ fƒ # + 

Cô con gái nhỏ tuổi. Chữ a ( Y) còn đọc là 
nha có nghĩa là xòe ra thành hai góc. A 
giác chỉ tóc các cô gái còn nhỏ tuổi tết 
thành hai trái đảo trông như hai cái sừng. 
Tiểu truyện Thiền sư Giác Hải trong 
TUTA ghi: 

lJ #t đi. 3 f8 {E #í ñW 

3ï lR| ñlÈ Bš 7ˆ. ñể F1] IŸ šh đi 

A giác nữ đầu bạch 

Báo nhĩ tác giả thức 

Nhược vấn Phật cảnh giới 

Long môn tao điểm ngạch 

»Bé gái đầu bạc phơ 

Bảo khách thiên kiệt xuất 

Cảnh giới Phật hỏi bàn 














Long môn bị điểm trán« 


A LỘC LỘC ĐỊA f1 ¿š 3š 3, 

Chữ Lộc cũng viết ÿŸ. 1. Trạng thái tự do 
tự tại. Tắc 53, Bích Nham lục q. 6 ghi: »‡È 
lữ Z % . ứøm 4 ÄMlS. # 1U lí 6. 

lHj ÿš ÿ# Hh,  ñã #® ftƠ. H 4Ä 
HE . — ›Vừa rồi tôi khóc, bây giờ lại cười. 
Xem ông ta (Bách Trượng) sau khi ngộ tự 
do tự tại không dai không chế được, tự 
nhiên lĩnh hoạ£«. Theo: PQĐT®Đ của nhóm 
Từ DI. 

2. Trạng thái mềm và ướt, dùng để hình 
dung thiền tăng căn cơ chậm lụt. Tiết Bảo 
Phong Khắc Văn Thiền sư trong NDHN q. 
17 ghi: »R§ ‡H Ƒ #f Tí. —- fñ fñj lHỊ ÿš 
ỳỲ Hù, ME f{ ñU 2X 2 #ề 6 'ƒ. — Các 
vị tôn túc môn hạ Mã Tổ, ai nấy cũng chậm 
lụt, chỉ có Quy Tông là khá hơn một chút«. 
Theo: TTĐ của nhóm Viên Tân. 


























A SƯ FT Éặ 

Tiếng thân thiết để gọi một vị tăng. A là 
phát ngữ từ (từ đầu). Tiết Đạo Nhất, đời 
thứ 2 dưới Đại Giám trong CTTNL q. l1 
ghi: »Ñfl El: 3š # }R BỊ li. — Sư bảo: 


Cái ông tăng chậm lụt này!« 








A THỈ TỐNG NIỆU # # :4 # 

Khi đi tiêu gọi là a thi, đi tiểu gọi là tống 
niệu. Lâm Tế Huệ Chiếu Thiển sư ngữ lục 
(Đại 47, 458 thượng) ghi: »jðj 3Š }# , 
# 4% I@ ô{. IH Z4 HỤN, jq{ A 
3È, #l J) MS ‹ — Đi tiêu đi tiểu, mặc 
áo ăn cơm, mệt mỏi thì nằm nghỉ, kẻ ngu 
cười ta, người trí biết ta«. 











Đây là thuật ngữ thường dùng trong nhà 
Thiền để biểu thị mọi sinh hoạt hàng ngày 
đều là việc làm của Phật, hạnh của Phật. 
Lâm Gian lục, q. thượng (Vạn Tục 148, 


16 


AI TẠT ‡2 ‡# 





301 thượng) ghi: »ã£ HH Hị E]: ý % H4 
§k. 1 z6 #1. M3 JK. ®& 
3E: ??.. — Từ Minh mắng rằng: Mặc áo ăn 
cơm chẳng phải là cứu cánh, đi tiêu đi tiểu 
chẳng phải là cứu cánh«. 





Á v# 

I1. Thuật ngữ này được dùng trong trường 
hợp người học tuy muốn biểu hiện sở đắc 
của riêng mình, nhưng khi ấy tận cùng 
ngôn ngữ cũng không cách gì biểu đạt; 
hoặc là thuật ngữ dùng để biểu thị chân lý 
Phật pháp mà không dùng lời nói. Phần 
Khám Biện trong Lâm Tế lục (Đại 47, 504 
thượng) ghi: »Ñ [lỗ] # tị: #1 f[ 

hh HH #? LtHị2z: EẸ PẸ./ lữ 2: “Bg 
HH. — Sư hỏi Hạnh Sơn: ›Thé nào là con 
trâu trắng sờ sờ?‹ Sơn đáp: ›Hông! Hông1‹ 
Sư nói: ›Á««. 














° 





2. Biểu thị tiếng CƯỜI, tiếng quạ kêu, còn 
ĐỌI: Á á. Tắc 14, Bích Nham lục (Đại 48, 
154 hạ) ghi: »lễ] ŸŸ lJ F Z3 MỊ Hị , HỆ †⁄ 




















ghỉ: »ĩ Jš À 34 là f#. †I #® lM {E 
ft. 4# HỊ Hh — ñÿ. 8 ƒS H Ca — 
Vị Thủ tọa lên thiên đường thắp nhang, 
khua hộp nhang phát ra tiếng, thình lình 
ông ›ô‹ lên một tiếng, biết ra được chính 
mình.« 
























































Á TỬ ĐẮC MỘNG %# #ÿ /‡ # 
Còn gọi: Á 0 khiết hoàng liên, Á tử khiết 
khổ qua, lãnh noãn tự tri. Vốn có nghĩa là 





























Si: 





#R\ 


























w 





























5ê: ÔN 





' Nhhện 








ĐỆ liE ?J ƒH jí C 3F IE 5Š iiế #J Jr. fï 
HP bử 2? ll TT ñổ HH R#? lm! ), — 
Dưới cội Diêm Phù cười ha hả, đêm trước 
rồng đen bị gãy sừng. (Chẳng phải cắm 
rồng đen gãy sừng, có ai thấy chăng? Có 
chứng mình được chăng? ẢI)«. 



































Á (HỌA) 

Chỉ cho tiếng kéo thuyền hoặc tiếng la lên 
khi tìm được món đỗ rơi mất. Trong nhà 
Thiền dùng đề chỉ tiếng »Ò« khi hốt nhiên 
đại ngộ. Điều Trường Sa Cảnh Sầm trong 
Thiên tông Cổ Tụng Liên Châu Thông tập 
q. 16 (Vạn Tục 115, 96 hạ) ghi: »ƒ ÍÍ: J# 
#1? ññ jm lổi ÉH — HÃ.; tị H: DỊ. 
— Ông dùng như thế nào?‹ Sư thộp ngực 
đạp cho một đạp. Sơn nói: 2Ô1‹«. 

Thiên Quan Sách Tiến (Đại 48, 1099 hạ) 





+ 






































người câm chăng thể đem cảnh chiêm bao 
của mình kể cho người khác nghe. Thiền 
tông dùng thuật ngữ này để chỉ cho cảnh 
giới thể ngộ của người học, cảnh giới này 
5x không thể dùng lời nói để nói với kẻ khác. 
Trong Vô Môn Quan, Thiền sư Vô Môn 
phê bình rằng (Đại 48, 293 thượng): »$ 
fñ 1t 7. H fV  ÖU. 3 TE 

®. S† ñí#⁄—#®. mñ ƒ fÑñỮ ấ 

3L Hí!. IE X H† TT ð 

Ấm MÍÍ Mã PT v /A ÁN Đo H 

2} †Ị Bà — J7: 1H Em -ƒ ƒÍS 5? H ñT 
H #l: — Hãy tham chữ Vô, ngày đêm đề 
khởi, chớ có hiểu nhự hư vô, chớ có hiểu 
như hữu vô, giống như người nuốt phải 
một hoàn sắt nóng muốn mửa ra cũng 
chẳng được. Quét sạch các ác tri ác giác 
từ trước, lâu ngày thuần thục, tự nhiên 
trong ngoài kết thành một khối, như người 
câm nằm mộng, chỉ tự biết mà thôi«. 


Bởi vì đây là biểu thị lấy tâm truyền tâm, ý 
thức và lời nói chăng đạt đên được. 


AITẠT $ +% 

»Ai« là đây mạnh, »Tạt« nghĩa là đấy. 
Thiền tông dùng từ này để chỉ cho việc 
dùng ngôn ngữ và động tác nặng nhẹ để 
thử nghiệm lẫn nhau giữa Thiền sư và 
người học đạo. Phần lời dẫn trong tắc 23 
của Bích Nham lục q. 3 (Đại 48, 164 


17 


ÁI TỬ KHÁN HÝ, TÙY NHÂN THƯỢNG HẠ /£ # # # l N E TF 









































thượng) ghi: »k lf k ðÀ*., 4 lỡ 4i 
j. đØJ l Eñ. K lốế bã. ÂS 
3“ fl Ƒl F. J== `. lê 
l. —H—ÀA. —=#È—=W. #hR 
W 3. # h ằï. Hi: 1# (E 
J#£? 3 ñj ## #. — Lấy lửa thử ngọc, 





lấy đá thử vàng, dùng lông thử kiếm, dùng 
gây dò nước. Còn như đối với thiển tăng 
dùng một lời một câu, một cơ một cảnh, 
một ra một vào, một xô một đẩy, muốn 
thấy sâu cạn, mặt trải mặt phải của y thì 
phải lấy cái gì để khám nghiệm đây? Xin 
thứ nêu ra xeml« 

Phần giải thích cũng trong tắc này (Đại 48, 
164 trung) ghi: »ƒ# 3i.  JR. đã ïÊ Ál 
7K ÑH 5% #„ 1b =: A BỊ #8 Blš#. BỊ 
Jả IHỊ EÑ.v HH $h HH: HH —À* 
18 }H †* ‡£ . - Bảo Phúc, Trường Khánh, 
Cảnh Thanh đêu là những vị kế thừa Tuyết 
Phong. Ba Iigười đồng đắc đồng chứng, 
đồng kiến đông văn, đông niêm đông dụng, 
một ra một vào thay nhau khám nghiệm«. 






































ẢI TỬ KHÁN HÝ, TÙY NHÂN 
THƯỢNG HẠ # ƒ # #\  A _L T 
Người lùn đi xem hát, chăng trông thấy gì 
nhưng cũng bắt chước người khác vỗ tay 
tán thưởng, dụ chỉ người tu thiền pháp 
nhãn chăng sáng, chỉ làm theo người khác 
một cách máy móc, còn bị người ta khống 
chế. Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: »Z4 
fi LH 2K 3È. k2 BA ng B 

ñI HS 8# H. ' ññ ñ Hã {E #Š 
# lỗi. BB A L- "= be lêa 
#‡ “. H iš Z ñ {F ? S H5 
tã øo — Chọt có một vị tăng bước ra 
nói: Thưa trưởng lão, ông nói thế ấy cũng 
là mây trắng ngàn dặm! Lời nói này còn 
gọi là người lùn đi xem hát, chẳng trông 
thấy gì nhưng cũng bắt chước người khác 


sử, 





























ke 





3Ð Và 








võ tay tán thưởng, ba mươi năm sau vẫn 
côn buôn cười mãi. Thử hỏi cười cải gì? 
Cười mây trăng ngàn dặm«. 


AM#%,.#% 

Ngôi nhà nhỏ để thờ Phật, thường có một 
hai vị tăng ở ân tu. Từ kết hợp đứng sau 
danh từ để tạo thành tên gọi chỗ ở của các 
Thiên sư. 

Bạch Am: x. Vạn Kim 

Bàn Am: x. Kế Thành 

Biệt Am: x. Tính Thống 

Bồ Am: x. Lai Phục 

Bồng Am: x. Đức Hội 

Cập Am: x. Tông Tín 

Cụ Am: x. Như Ty 

Chỉ Am: x. Đức Tường 

Chiếu Am: x. Tông Tĩnh 

DỊ Am: x. Như Thông 

Độc Am: x. Tự Minh 

GIác Am: x. Tông Diệu 

Giới Am : x. I. Phụ Lương; 2. Ngộ Tiến 
Giản Am: x. Sư Trách 

Hoặc Am: x. Sư Thể 

Hồi Am: x. 1. Di Quang: 2. Huệ Quang 
Hưu Am : x. Khả Thọ 

Lại Am: x. Đỉnh Nhu 

Liễu Am: x. Thanh Dục 

Luân Am: x. Văn Quả 

Mật Am: x. Hàm Kiệt 

Mộc Am: x. Tính Thao 

Mông Am: x. Nguyên Thông 

Mục Am: x. Pháp Trung 

Nam Am: x. Đại Y 

Ngẫu Am: x. Chân Diễn 

Ngoan Am: x. Đắc Thăng 

Ngốc Am: x. Phổ Trang 

Ngu Am: x. I. Trí Cập; 2. Minh Vu 
Nhất Am: x. Nhất Như 

Nhật Am: x. Đàm Húc 








18 


AN THIỀN + Xš (2-2) 





Nhược Am: x. Thông Vấn 
Phùng Am: x. Đoan Dụ 
Suất Am: x. Phạm Tông 
Tây Am: x. Đàm Ngạc 
Thả Am: x. Thủ Nhân 
Thúc Am: x. Chính Nham 
Thủy Am: x. I. Sư Nhất; 2. Thủ Quí 
Thử Am: x. Cảnh Nguyên 
Tiếu Am: x. Liễu Ngộ 
Tịnh Am: x. Trí Tố 

Triệt Am: x. Đạo Nguyên 
Trúc Am: x. 1. Sĩ Khuê; 2. Hoài VỊ; 3. Khả 
Túc Am: x. Trí Giám 
Tuyết Am: x. Tùng Cân 
Tức Am: x. Đạt Quán 
Quán 

Ứng Am: x. Đàm Hoa 
Vạn Am: x. Đạo Nhan 
Văn Am: x. Tự Tông 

Vân Am: x. Khắc Văn 
Viên Am: x. Cư Đảnh 

Vũ Am: x. Tổ Uyên 

Y Am: x. Hữu Quyên. 


ÁM CHỨNG THIỂN SƯ !# ‡# 3š f 
Còn gọi: Manh thiển giả, Ám thiên Tỳ 
kheo. Là lời chế giễu thiền giả của các tông 
phái ngoài Thiền tông như Giáo môn 
chăng hạn, nhất là chỉ các vị thiền sinh ưa 
chấp trước thiền định, không nghiên cứu 
giáo pháp, hiểu biết lờ mờ, lại kiêu mạn tự 
cho mình là đúng. 


ÁM ĐẦU f# 5ã 

Trong bóng tối, chỗ tối tăm. Tiết Trấn 
Châu Phố Hóa Hòa thượng trong NĐNN 4q. 
4 ghi: »È |L Hù {ï {t.. 5È ĐÄ mí. sš 4 
lH]. ?£ — ## EHH: HỊ ø Z#&,. HH Ø 
†[. HN Ø{2K. HŠ Ø|{‡ƒ. JW 2 J\ li 
3%. lứ M‡[. Kế “È Ì THỊ s — 




















Sư hành hóa ở đất Bắc, hoặc là chốn thành 
thị, hoặc là nơi gò mả, lắc một cái linh 
nói: Chỗ sáng đến thì đánh bên chỗ sáng, 
chỗ tối đến thì đánh bên chỗ tối, tám mặt 
đến thì xoay vẫn mà đánh, hư không đến 
thì đánh cả hư không«. 


AN BAN THỦ Ý KINH + # 3 * # 
Kinh căn bản của Thiền tông, do An Thế 
Cao dịch từ Phạn ra Hán, Trần Tuệ chú 
giải, thiền tăng Khương Tăng Hội (?-280) 
bổ túc và viết bài tựa. Đây là một trong 
những bộ kinh Phật được chú giải đầu tiên 
ở Giao Chỉ trong thời Phật giáo mới du 
nhập vào Việt Nam. Nội dung dạy cách tọa 
thiền đếm hơi thở, quán niệm hơi thở để 
giữ tâm ý không bị tán loạn. 


AN LẠC ĐƯỜNG + #4 # 
Nhà để dành riêng cho các vị tăng già yếu 
trong các chùa thời xưa. 


AN LĂNG NGHIÊM + 3# # 

Thiền tăng Ngộ An đời Tống, thường xem 
kinh 77 Lăng Nghiêm nên được người đời 
gọi là An Lăng Nghiêm. X. Ngộ An. 


ANỔN TỰ + #4 ‡ 
X. Tĩnh Cư tự 


AN TÂM 3# *: 

Có ý, cố tình. 74m Sơn Lão Nhân Mộng 
Du tập, q. 2 ghi: »ẩ? #4 bò 7E 3 #b 3 ` 
BỊ Z? 3k Z ;ò ff & ?E 2E †R £ lỗ IE ÃiI 
bả, . — Nếu có tình trước câu diệu quả, tức 
có tâm mong câu chính là cội rễ sinh tử, 
chướng ngại chính trì kiến.« 



































AN THIÊN + 3# (?-?) 
Còn gọi: /öa thượng Phúc Điển. Thiền 
tăng đời Nguyễn, thuộc tông Lâm Tế đời 


19 


AN TRƯỚC 3% 3# 





thứ 42, họ Võ, quê ở Sơn Minh (Hà Nộ)), 
Việt Nam. Sư hoằng hóa ở chùa Đại Giác 
trên núi Đồ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sư biên 
soạn, chú giải, dịch nôm và ấn tống các tác 
phâm: Đạo Giáo Nguyên Lưu, Đại Nam 
Thiển Uyển Truyễn Đăng tập lục, Sa-di 
Luật Nghi Giải Nghĩa, Thiên Gia Kinh Chú 
Các Khoản, Thiên Uyển Truyền Đăng lục, 
Thiển Lâm Bảo Huấn Quốc Âm Bản, Kế 
Đăng lực (m năm 1859). 


AN TRƯỚC + 3# 

Sắp đặt, xếp gọn. Duy Tắc ngữ lục q. 2 ghi: 
»J Xã 4. 2 ÑỦ ñg hà tr. Ất HỆ 
Xï {£ Hổ H f8 2K? 7Ñ 2£ 5ã In] f[ jế 2 
3ƒ. — Mười phương trồng hoang hoác, 
toàn thể bày rõ ràng, tham sân sỉ từ nơi 
đâu đến được? Giới định huệ nhằm chỗ 
nào sắp đặt?«. 




















ANÝ+# 

Yên lòng, yên trí, yên tâm. Nguyên Hiển 
quảng lục q. 30 ghi: » Ä 2 ?# †ä 2£ H Tữ 
li & lầ”K. HỊ 2® 4 ` H. 
lA ƒÐ ## >2 ĩ J. HỊÌI Bề  S# tr. — 
Lễ thường tình của con người là thích 
buông lung mà sợ kiểm chế, lại còn chẳng 
chịu yên lòng ở đây, nên luật học vốn rất 
dễ trái lại trở thành rất khó.« 



































ÁC THỦ ĐOẠN # ##t 

Chỉ thủ đoạn hiểm ác, đữ dội của thiền sư 
cao minh khi tiếp dẫn người học. Khai thị 
thiền nhân Binh trong MANL ghi: »Iï # 
Ji tt HỆ JN.. Bí f Hề #ã XI đã Ƒ Bi. 

đầM J Yƒ đi ĐÈ ƒ#Ÿ HH ‹ — Quả tình trèo non 
lội suối đi tìm bậc thiển sư cao mình, sẽ 
cùng ông ta gây oán thù hoặc là thâm sâu 
giao kết, chịu đựng được những trận đòn 
rất ác, chịu nồi cái vô vị trong lò rèn lớn, 


























trui qua luyện lại ngàn muôn lần, hết sức 
sạch sẽ thì mới nhảy ra được.« 


ÁI TRƯỚC i$ 3# 

Nồi bật, vẻ vang (thanh danh). Tiết Sở 
Thạch Hòa thượng hành trạng trong PKNL 
q. 20 ghi: »2¿ lữ C 3š H ) # X M ñÍ v 
lết 3U ấM 27v BH WW[ 2 LH Ti fã 3t ?X iñ 
#t Rš F.. — Khi ấy (Phạm Kỳ) phong thái 
sáng rực, tiếng tăm vẻ vang, những bậc 
thiển đức của các danh sơn ở vùng Lưỡng 
Chiết tranh nhau muốn thu nhận sư về 
dưới tòa mình.« 











ÁN HẮC ĐẬU + # # 

Án: ăn cơm bốc (tay) hoặc ngậm cơm 
trong miệng. Hắc Đậu: đậu đen, chỉ cho 
văn tự. Thiền tông dùng từ này để trách 
người chỉ căn cứ vào văn tự của kinh điển 
để lý giải mà lơ là chân ý bao hàm bên 
trong. 


ÁP LƯƠNG VI TIỆN Ƒ È É 

Còn gọi: Yến lương vi tiện. Ép tôt thành 
xấu. Thiền tông dùng cụm từ này dụ cho 
việc chăng có thể giúp cho người học chân 
tham thật ngộ mà còn khiến cho họ tu hành 
tạp hạnh của phàm phu. Tắc 6, Vô Môn 
Quan (Đại 48, 293 hạ) ghi: »ửï li[ ÿÐ #‡ 
271A. HR HH. #ã Ÿ HH, 
#ï Äl  . li ñl # 2 ññ fï › - Lão Cô- 
đàm mặt vàng không coi ai ra chỉ, ép tốt 
thành xâu, treo đầu dê bán thịt chó, tưởng 
đâu là hay lắm! 
































ÁT NẠI :Š ‡£ 

Ngăn cản, đè nén. Thư Đáp Trịnh Côn 
Nham Trung thừa trong HSLNMDT q. l1 
ghi: »ãñ hế % ŸŸ# 1à.  # IR 4Z. ĐỊ 
Z HỊ iá {FE Tl ÄÍ. Bã íE lÚM 'H, đế Hỹ 


























2O 


ẤN CHỨNG EI š# 


= TRUYỀN TÂM ẤN # bò EI 









































fŒ MỊ, —- HH fŸÍ. ĐJ 4 HỊ 3ã #R 
RỊ lỗ 4b fÈ fE. #U7K L %1 Jj s — Bởi 


vì tâm trôi nổi hư vọng vốn không có góc 
gác, nhất định ôm giữ chẳng nên chấp nó 
là có thật, chất chứa trong lòng. Lúc nó 
khởi lên liên quở, quở nó liễn tiêu mất. 
Nhất định chớ nên đè nén, cứ theo dõi nó 
một cách tự nhiên như quan sát trái bầu 
nổi trên mặt nước«. 


ẢI SƯ THÚC #£ Éƒ + 

Thiền tăng Khuông Nhân sống vào đời 
Ngũ Đại, bởi thân thể sư lùn thấp nên bị 
gọi là »Ải sư thúc« (Sư thúc lùn). X. 
Khuông Nhân. 

ẢI TỬ KHÁN HÝ, TÙY NHÂN 
THƯỢNG HẠ #4 ƒ Ã #‡\ lš ÀA _L T 
Người lùn đi xem hát, chăng trông thấy gì 
nhưng cũng bắt chước người khác vỗ tay 
tán thưởng, dụ chỉ người tu thiền pháp 
nhãn chăng sáng, chỉ làm theo người khác 
một cách máy móc, còn bị người ta khống 
chế. Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: »Z4 
Íï flñ th Z2 li. Z4 fñ Íã J# i 1H. 
HỊ Él 2š H§ H:. ế fñl đt ấn ø HỆ ÍE #ã 
## BÀ . Bữ J +, F.=tr#£Ấ£— 
lj lý %. H ìl % ĐI. 1# 
th øo — Chọt có một vị tăng bước ra 
nói: Thưa trưởng lão, ông nói thế ấy cũng 
là mây trắng ngàn dặm! Lời nói này còn 
soi là người lùn đi xem hát, chẳng trông 
thấy gì nhưng cũng bắt chước người khác 
vỗ tay tán thưởng, ba mươi năm sau vẫn 
còn buồn cười mãi. Thử hỏi cười cái gì? 
Cười mây trăng ngàn dặm«. 





























"tư 














ẢO KHÚC TÁC TRỰC #3 ử 4£ 1š 
Từ trước vốn cong queo, nay muốn uốn lại 
cho thắng; ý chỉ bày vẽ lắm việc. Đây là 


lời nói hàm ý chê bai. Pháp Diễn keo lục 
q. thượng ghi: »lấá ÿ# À. Ƒ] fff ly, ¿ HE 
li HŠ ##? ƒấ lÌị À ƑT] ff #. #7 HH fE 
`‹ II =hJ. ŸWMhfữ. ki 
H8 ƒ †E 3#. - Vào cửa Lâm Tế liền bị 
hét, là tiếng khua bát? Vào cửa Đức Sơn 
liễn bị đánh cũng là bày vẽ lắm việc; Vân 
Môn tam cú, Tào Động ngũ vị cũng là mở 
to mắt mà nằm mộng«. 












































ÂM KHẢ # #T 

Thiền tăng đời Minh, họ Đặng, tự Nguyên 
Bạch, người xứ Vũ Cương (nay thuộc Hồ 
Bắc) Trung Quốc. Sư nối pháp ngài Thiên 
Đồng Mật Vân. Tác phẩm: Tập Viên 
Thông quảng sám, Lặc Đàm Huệ Son ngữ 
lục và phần phụ VỀ Sự nghiệp của sư. 


ÂN TÙY 3. R# (thế kỷ XVID 

Thiền tăng thời Trịnh Nguyễn phân tranh, 
khai sơn chùa Vạn Thiện ở trên núi Hoàng 
Ngưu, cạnh suối Đổ, thuộc thôn Phúc 
Trạch, huyện Diên Khánh, phủ Khánh 
Hòa. 


ẤN CHÍNH fÿ # (1617-1694) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Khương, tự Đạo 
Chính, hiệu Liên Nguyệt, người xứ Nhạc 
Trì (nay thuộc Tứ Xuyên) Trung Quốc. Sư 
nối pháp Thiền sư Hải Minh ở Phá Sơn, 
tông Lâm Tế. Tác phẩm: Liên Nguyệt 
Thiển sư ngữ lục 6 quyên, Ngọc Tuyển 
Liên Nguyệt Chính Thiển sư ngữ lục 2 
quyền. 


ẤN CHỨNG ý ‡# = TRUYỂN TÂM 
ẤN 4È s> íp 

Ấn là con dấu, chứng là chứng nhận. Tâm 
của trò đã ngộ rôi mới nhờ tâm của bậc 
thầy kiến tính giám định, chứng minh cho, 


21 


ẤN GIẢN £EI f§ (12o2-1257) 





giống như việc dùng con dấu đóng vào 
giấy tờ để xác nhận nội dung thật sự của 
giấy tờ ấy. Tiết Hoa Tạng An Dân Thiền 
sư trong NĐHN 4q. 19 ghi: »If f'† ñÿ ?4 -T- 
x#Z. J®lñl: # bù HI E fỊ đi? 
†í C †ñ BỊ lï M M ) lá  EHÌ: # %X 
. HỦ ll Z f #. 3 3 Hñỗ . 
Bỗng gặp vị tăng thưa hỏi về Thập huyễn 
đàm, sư mới nhân đó đặt câu hỏi: ›Tâm ấn 
của Ngài có tướng mạo gì?‹ Viên Ngộ gần 
giọng, nói: ›Văn vẻ đã bảy‹. Sự nghe qua 
liền có tỉnh nên cầu Viên Ngộ ấn chứng«. 






































ẤN GIẢN íÝÿ fñÄ (1202-1257) 

Thiền tăng sống vào khoảng đời Kim đến 
đời Nguyên, họ Tống, tự Hải Vân, người 
xứ Lam Cốc (nay là huyện Lam, tỉnh Sơn 
Tây) Trung Quốc. Sư nối pháp ngài Khánh 
Thọ, tông Lâm Tế. Vua ban hiệu Quang 
Thiên Trấn Quốc Đại Sĩ. Thụy hiệu Phật 
Nhật Viên Minh Đại Sư. 


ẤN HẢI fÿ 3£ (1927-) 

Tăng nhân hiện đại, họ Lưu, hiệu Viên Tu, 
người xứ Như Cao, Giang Tô, Trung 
Quốc. Sư y chỉ với Pháp sư Từ Hàng. Tác 
phẩm: Trung Ấn Thiển tông sử, Trung 
Quốc Tịnh Độ giáo lý sử, Phật Giáo Duy 
Tâm luận khải luận. 


ẤN KHẢ ÝP + 
Thiền sư chứng minh và thừa nhận chỗ 


NGỘ của người học thiền là đúng. 


ẤN LĂNG f ‡ 

Pháp danh của thiền tăng Tông Ngưỡng 
đời cận đại. 

ẤN NGUYÊN íÿ #. (1295-1374) 

Gọi đủ: Cổ Tiên Ấn Nguyên, (]: Kosen 


Ingen). Thiền tăng đời Nguyên họ Đẳng, 
người Tương Châu, Nhật Bản. Đời Nguyên 
niên hiệu Diên Hựu thứ 5 (1318) sư vào 
Trung Quốc, lần lượt tham học nơi Cổ 
Lâm Thanh Mậu, Vô Kiến Tiên Đồ, kế 
thừa Trung Phong Minh Bản và đắc pháp. 
Niên hiệu Thái Định thứ 3 (1326), sư cùng 
với 5 người khác như: Nguyên Hối v.v... 
vâng lời ngài Thanh Chuyết Trùng sang 
Nhật Bản hoằng hóa. Sư từng trụ các ngôi 
chùa lớn nổi tiếng bên Nhật. Theo phả hệ, 
sư là Tổ Thiền tông đời thứ 30, Nam Tông 
đời thứ 25, hệ Nam Nhạc đời thứ 24, tông 
Lâm Tế đời thứ 20, phái Dương Kỳ đời thứ 
13, phái Mật Am đời thứ 7, tông Lâm Tế 
Nhật Bản đời thứ 7. 


ẤN THUẬN ## Jñ (1906-2) 


Tăng nhân hiện đại, họ Trương, hiệu 
Thạnh Chính, người Hải Ninh, Chiết 
Giang, Trung Quốc. Sư từng tham vấn các 
vị: Hư Vân Hòa thượng, Từ Hàng Luật sư, 
Thái Hư Đại sư. Sư sở trường về Trung 
Quán và nghiên cứu sâu về Phật giáo 
nguyên thủy, Lịch sử Thiền tông Trung 
Quốc. Tác phâm: Diệu Vân tập 24 tập. 


ẤN TIỀN KHÔI KHUẾCH Ýÿ #† 
b5 


Trước máy ¡n rộng lớn. Thiền tông dùng 
cụm từ này để chỉ cho cảnh giới khoáng 
đạt của tự tâm, vượt ngoải ngôn ngữ văn 
tự. Tắc 44, Thung Dung lục (Đại 48, 285 






































hạ) ghi: »lŠ JK lốf ấn 2. H #ï ®% ?l k 
8£: HỊ Nữ X EB 2. 2u #tU Ñ $3 đã 





W¿ — Dưới khung cửi dày đặc, tự có kim 
vàng (chỉ ngọc). Trước máy in rộng lớn, 
vốn không có văn tự ngữ ngôn«. 


22 


BA TRUNG THỦ NGUYỆTT # 'h it R 





ẤN TÔNG íp # (627-713) 

Thiền tăng đời Đường, họ Ấn, người xứ 
Ngô (nay là huyện Ngô, tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc. Sư học thiền nơi Ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn và là người truyền giới cho 
Lục tô Huệ Năng. Tuy nhiên, sư vẫn xem 
Lục Tổ là người truyền pháp cho mình. 
Tác phẩm: 7m Yếu tập (ngữ lục của các 
bậc đạt đạo từ đời Lương đến đời Đường). 


ẨN KHÔNG lễ # (thế kỷ XII) 

Thiền tăng đời Trần, quê ở huyện Na 
Ngạn, phủ Lạng Giang, trần Kinh Bắc, nên 
người đời gọi sư là Đại sư Na Ngạn, nối 
pháp Thiền sư Thần Nghi, thuộc dòng Vô 
Ngôn Thông đời thứ 14. 

Sư đã dựa vào Nam Tông Tự Pháp Đô và 
Chiếu Đối Bản để biên soạn tiếp phần đăng 
lục của Việt Nam, để rồi sau này một vải 
Thiền sư khác tiếp tục biên soạn lại thành 
sách Thiển Uyển Tập Anh vào năm 1337. 
Theo: Thiền Uyến Tập Anh. 


ẨN NGUYÊN lš #, 
Hiệu của thiền tăng Long Kỳ đời Thanh. 
X. Long Kỳ. 


ẨN NGUYÊN HÒA THƯỢNG 
NGỮ LỤC fŠ %& #2 3# { 
X. Phổ Chiếu Quốc sư ngữ lục. 


ẨN PHONG lễ *% (?-?) 

Thiền tăng đời Đường, họ Đặng, người 
huyện Thiệu Vũ (nay thuộc Phúc Kiến) 
Trung Quốc. Sư nói pháp Mã Tổ Đạo Nhất 
thuộc hệ Nam Nhạc. 


ẨN VI F# #t (886-961) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Dương, người 
xứ Tân Kiểm (nay là Tân Can tỉnh Giang 


Tây) Trung Quốc. Sư nối pháp La Sơn Đạo 
Nhàn, được Nam Đường Trung Chủ ban 
hiệu »Huyền Tịch Đại Sư«. 


ÂU ĐẠO HUỆ #& :š ‡ (?-1172) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 9, nối pháp Quốc sư Thông 
Biện. Sư họ Âu, quê ở Chân Hộ, lộ Như 
Nguyệt (nay thuộc tỉnh Hà Bắc), Việt 
Nam. Sư ở chùa Quang Minh, núi Thiên 
Phúc, Tiên Du (thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày 
nay). Theo: Thiên Uyển Tập Anh. 


B 





BA LĂNG HẠO GIÁM 6. !$ 3ã # 
Thiền tăng Hạo Giám đời Ngũ Đại ở chùa 
Tân Khai tại Ba Lăng, Nhạc Châu, người 
đời gọi là Ba Lăng Hạo Giám. X. Hạo 
Giám. 


BA TIỂU AM CHỦ #, # # + 

Thiền tăng đời Tống, tên Cốc Tuyền ở am 
Ba Tiêu, nên người đời gọi sư là »Ba Tiêu 
am chủ«. X. Cốc Tuyền. 


BA TRA % +£ 
Nguy nan, khốn đốn. Từ dịch âm tiếng 
Phạn. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng: »5% 
lñ] ðT #ữú EJ 2.  JR § L XI. - 
Chớ hỏi bà mẹ chồng, khỏi khó khăn khốn 
đốn trên đường«. 





BA TRUNG THỦ NGUYỆT #% # ýt 
R 

Còn gọi: Ba trung tróc nguyệt # 'J! †¿ H. 
Mò trăng đáy nước; dụ chỉ hành vi hư 
vọng, nhọc công. Tiết Âu Chương Thiền 














23 





BA TY E! # 
>H 


sư trong CĐTĐL q. 20 ghi: »‡ï? &¿ '?? ñh 
+ #. ^THZØdÃ13È. HXằ “ 
BE #4. W th H, Hổ 2 Íẩ +ù 2) 
RE? — Nếu là bọn học ngữ, chẳng tự xét 
biết lỗi của mình, còn muốn tìm hoa đốm 
trong hư không, mò trăng đáy nước thì có 
tiết kiệm được tâm lực hay không?«. 





























BA TY 6. # 

Vốn có nghĩa là nắm chặt lỗ mũi, ân dụ 
dùng sợi dây xỏ mũi dắt trâu. Nghĩa mở 
rộng là chỗ ra tay lãnh ngộ thiền pháp, 
cũng chỉ thiền cơ, cơ phong. Pháp Diễn 
ngữ lục q. trung ghi: »Ñ |: 3 , + ‡È ]Ý 
— Ƒ. #2: l7. ã#ññ 
f4. 3 ñì f8 ÚHU Z4 R Ê? H 2ã: ñ 
2 fl.. 38 đê f4 3M Mi Rl BE? Hi 
ãjt ® f##s Miãm ®f3. HS 4 HH 
HH#Z+t.mHDHR. ›ñfử 
là. Ñ X # ññi. ñ] H EH 5? — Sư 
thượng đường, dộng cây gậy xuống một 
cái rồi giơ lên, nói: Cây gậy ơi, dám hỏi 
ngươi: Có nói được Như lai thiển chăng? 
Sư tự đáp: Không nói được. Có nói được 
Tổ sư thiên chăng? Sư tự đáp: Không nói 
được. Đã không nói được thì Bạch Ván tôi 
hôm nay sẽ đưa ra ý của mình. Đưa ra ÿ 
của mình khác nào trò đùa của con nít. Ở 
trước trời người, tìm xem cơ phong g!?« 











l 
` 
































BÀ BÀ HÒA HÒA +#* 3# 4z #z 

Oa oa, oe oe là tiếng kêu không rõ ràng của 
trẻ con. Thiền tông dùng từ này dụ cho 
ngôn hạnh của Như Lai không thiên lệch. 
Thuật ngữ này đồng nghĩa với từ »Anh Nhi 
Hạnh« trong Kinh Niết-bàn 18 (bản Nam). 
Thụy Châu Động Sơn Lương Giới Thiên sư 
ngữ lục (Đại 47, 526 thượng) ghi: 

J1 {H #4 5ä. 1í ‡H Z6 R 
#®2®&Z#®%: ®®# 























9š 3# đH ậH V ff £J #É £J 
&( % f8 1. šE ZR 1E 














»Như thế anh nhi, ngũ tướng hoàn cụ 

Bắt khứ bắt lai, bất khởi bắt trụ 

Bà bà hòa hòa, hữu cú vô cú 

Chung bất đắc vật, ngữ vị chính cố«. 

»Như trẻ trong nôi, năm tướng đây đủ 
Chẳng đến chẳng đi, chăng ngồi chẳng 
đứng 

Óa oal! Oe oel Có câu không câu 

Rối cuộc không nghĩa, vì chưa thành lời«. 


BẢ BẢN TU HÀNH 3# % 1# 27 

Nghĩa là thiền tăng bởi dính kẹt vào giáo 
pháp mà tu hành nên chưa thể vượt lên 
cảnh giới khoáng đạt tự tại. Hư Đường 
Hòa thượng ngữ lục q. 1 (Đại 4, 997 hạ) 
ghi: »f#t 2 †U lễ Ír. 2 ft ẩ ñ# IN 
J‹ — Xưa nay nương tựa vào giáo pháp 
không đám coi thường nhân quả«. 








BẢ BỔNG HOÁN CẤU + ‡š 9% #9 
Nguyên ý là cầm gậy gọi chó, đây không 
phải là cử chỉ bình thường mà bao hàm 
tính cách nguy hiểm là gọi lại để đánh. 
Thiền tông dùng cụm từ này để chỉ bậc 
Thầy sử dụng cơ pháp đữ dội hiểm ác khi 
dẫn dắt người học. Tắc 4l, 7hưng Dung 
lục (Đại 48, 254 thượng) ghi: »‡? Đ ï 
Hs 2ñ? fÝ. 1U XJ. — 
Nếu ông phân biệt được thì ta trao cho cái 
đãy đựng bát (Câm gậy gọi chó)«. 


BẢ CHÂM 36 4} 

May vá áo quần. Trong tùng lâm thời xưa, 
tăng chúng thường tự may vá pháp phục, 
áo quần... vào những khi nhàn rỗi, ngoài 
lúc tu tập tọa thiền. Bách Trượng Quy 
Thắng Tụng trong Thiền Uyển Thanh Quy 
q. 10 (Vạn Tục 111, 468 thượng) ghi: »⁄È 


24 


BẢ THỦ CÁNH DỮ TRƯỢNG ‡U! # Xí #t bt 





ft. XlZR. ð”ƒ Ất,  #, m HỆ 
bÚM. ÍÚ k. l§ R. ` R lữ 
Bề . — Hoặc may vá, cạo tóc, cắt giấy, làm 
thuốc hoặc phơi giày, giặt áo, rửa tọa cụ, 
đêu ở nơi hậu liêu vắng vẻ!«. 











BẢ ĐỊNH PHONG CƯƠNG 3 # ‡‡† 
để 

Còn gọi: Bả đoạn phong cương, Bả đoạn 
yếu tân, Bả đoạn nhân hầu. Nghĩa đen là 
giữ vững biên giới của một nước. Thiền 
tông mượn cụm từ này chỉ cho việc lập bày 
một loại cơ duyên đồn ngộ: Chắng lập văn 
tự, chặt đứt đường ngôn ngữ, không cho 
suy nghĩ, nhằm quét sạch mọi học giải tri 
kiến, vọng tình tục niệm. 


BẢ KẾ ĐẦU NHA 3# # 34 #† 

Nguyên ý là chỉ cho sự cúi đầu tạ tội. 
Thiền tông dùng cụm từ này để chỉ cho sự 
ngu xuân của thiền tăng, đến nỗi hoàn toàn 
không tự biết hành động của chính mình. 
Tắc 81, Bích Nham lục (Đại 48, 207 trung) 


























ghi: »Í lñ] 3š tị: + H ỳš t#z Fš j # 
#8 ñH fhƒ lj ƒÄ RE th RE ( ‡U 5í †X Ẩ1I . 





l3 ỦH 7 ƒHl tH 2K Hi f2 }4 ñỦ ) LH 2x: 
Tï ÑỦ. TU }\ HH TR [R|. — Tăng hỏi 
Dược Sơn: Đồng bằng cỏ thưa, hươu nai 
họp bây, làm sao bắn được con nai chúa? 
(Thật ngu xuẩn, đầu sừng giơ ra, nhồ tên 
sau ð). Dược Sơn bảo: Xem tên đây! Tăng 
ngã nhào«. 



































BẢ LÃM PHÓNG THUYỀN 3 # 3% 
$6 

Còn gọi: Bảo kiêu trụ tháo tẩy. Bả lãm 
phóng thuyền nghĩa là năm chặt dây neo 
mà đây thuyền đi. Bảo Kiều Trụ Tháo Tẩy 
nghĩa là hai tay ôm chặt trụ cầu mà muốn 
cọ rửa. Thiền tông dùng hai thí dụ này để 


chỉ cho việc giữ chặt giáo điều nên không 
thể giác ngộ. Tiết Đâu Suất TÖẾg Duyệt 
Thiền sư trong NĐHN q. 17 ghi: » Hÿ À, 
3 lMÍ †U Rã ‡E b4 Út. 1U ñã MM ẤH › — 
Thời nay, người ta còn ưa thích nắm giữ 
giáo điêu nên không thể giác ngộ«. 














BẢ MAO CÁI ĐẦU + 3# # 58 

Chỉ cho thiền CHẾ trụ trì tự viện. n4 vi 
Giới ngữ lục ghi: »zš J# [B]: 1 fr[ &* ‡H 
ñli p 2K #X? Hị 2x: Eã| 5š fb 4 f ilU 
2# ằmÙH.v 2a f1 À lnjv HH THỊ XK Ÿj 
Vân Cư hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Độ 
sang? Sư đáp: Xà-lê! Mai kia mốt nọ, ông 
làm Trụ trì, nếu có người hỏi ông thì làm 
sao đổi đáp?«. 





























s 








BẢ PHÓNG TRƯỚNG 3 3t †k 

Còn gọi: Vô lậu quan, xuân thu bả phóng 
trướng. Bả là thu nhập. Phóng là chỉ xuất. 
Tức là số sách dùng để ghi chép việc thu 
xuất tiền bạc trong Thiền viện. 


BẢ THỦ 3# # 

Tay nắm tay. Vô Môn Quan ghi: »XÄ 2š Ất 
[J Bñ. 35 ® lš fí?. 3F íH šäl h đế 
MỊ. ®#f Hƒ É J8 {\ 1H ñÿ †U + 3k ÍT › 

— Người nào qua được công không cửa của 
Thiên tông, không những thấy được Triệu 
Châu, mà còn nắm tay lịch đại TỔ sư cùng 
đi.« 






























































BẢ THỦ CÁNH DỮ TRƯỢNG 3 £ 
# #4 

Đã đưa tay nâng đỡ còn đưa thêm cái nạng. 
Tỷ dụ thiền sư khải thị người học bằng lời 
nói trùng lặp, rườm rà, không có thủ đoạn 
xuất sắc. Tiết Từ Vân Ngạn Long Thiền sư 
trong NĐHN dq. 18 ghi: » [: 32, ##⁄, #& 
75248 HH... . HữEH: ñ# X#f?#.. iš 





25 


BẢ THỦ DUỆ BẤT NHẬP ‡ # ‡# 4# ^. 


























công đn Huyễn Sa thị chúng rằng... Sư 
nói: Chư thiển đức, công án này được gọi 
là nhai cơm mớm cho trẻ nút, chẳng phải là 
thủ đoạn xuất sắc. Có hội chăng? Nếu 
chưa hội, thì phải giam mình lại mà tham 
cửu«. 


BẢ THỦ DUỆ BẤT NHẬP ‡# #‡ ‡+ 
^^ 

Tuy được dẫn dắt nhưng không có cách gì 
để xông vào. Thiền tông mượn từ này để 
chỉ cho không có pháp để cứu độ. / 
Đường Hòa thượng ngữ lục q. 2 (Đại 47, 
1001 trung) ghi: »{ft 24: ZK ?š — # lủ 
lá . {E RR Œ#? ñỦ +: iU# q2 
À.s — Tăng hỏi: Chẳng hay lúc Nhị Lâm 
gặp Tăng, dẫn dắt ra sao? Sư nói: Được 
dẫn dắt nhưng không vào được«. 














BẢ TRÓC 3, ‡‡ 

Nắm bắt. Lâm Tế lục ghi: »ÿjã Jã 
ft. ® l f #8 7L : ME #ï 2 
4) IE ?* 4E 2 2 1U it. tì R đE 
— Mỹ ÈW Äjll. — Tìm kiếm mọi nơi đều 
chẳng thấy có sinh có tử, chỉ có tên rỗng, 
như mộng huyễn, như hoa đốm giữa hư 
không, không nhọc nắm bắt, được mát phải 
quáy, buông xuống một lượt.« 


lÌ 





TIIƑ 
Bà 
& 











Hs 
¿4i 






































° 











BẢ TRỤ PHÓNG HÀNH 3# 4š 3 47 
Còn gọi: Bả định phóng hành. Phương 
thức hoặc phong cách chăng đồng khi lập 
bày cơ duyên. Bả trụ: Chặt đứt đường ngôn 
ngữ khiến đối phương bặt đứt mọi suy 
nghĩ, Phóng hành: Buông thả hơn, giúp 
cho người học có phương tiện vào cửa. Wô 
Môn Quan ghì: »— Ä lHị ŸÄ ŸX J 


fññ Z\ 2. Hã ƒE H 8w HE ⁄] Pủ , IEII 
SE EH Ðl. ¿ph #<m®. 4® 
†H CHÍ Ứj 3ó — % thượng đường, cử 

















fiT. ⁄ L3 ƑFE. — À\ 3 ñẲ mm LH TR 
3v HìRH X‹ †U ÄM Í7. ?tC HH 
— % +. + 5 4#‹ - Môi người ải 
dưới đáy biển sâu, bụi tụng mù mịt; một 
người đứng trên đỉnh nui cao, sóng búa 
ngắt trời. Bả định phóng hành, mỗi người 
đưa ra một tay, nâng đỡ Thiển tông«. 





BÁC ĐỊA PHÀM PHU †$ #,  % 


Người thường. Tiết Phần Dương Đại Đạt 
Vô Nghiệp Quốc sư trong LĐHY dq. 5 ghi: 
»[ Hù ñã 5⁄. KZ  lổ ƒb#1? nJ 4 đHl 
— lãi RỂ HÙ M2? Ÿí[ 4t lU EÍ; — Chư 
Thánh thập địa, há chẳng thông Phật lý? 
Vì sao chẳng bằng một người thường? 
Thát không có lý này.« 





























BÁC HÍ †# #\ 

Cờ bạc, đánh bạc. Pháp Diễn ngữ lục q. 
trung ghi: »? ñùữ Jt 3f. 1l Á EŠ j## ‡H 
4Ð ‹ ĐA UI ‹ bù MU 5. 24 
Eì HẾ v 2 bH 0b Íã. R Số Mứ ÍÙ. EH 
#R 3 l|. — Nếu luận về việc này thì 
giống như người đánh bạc. Bỗng nhiên 
thắng được, thân tâm vui mừng, gia nghiệp 
thịnh vượng, phúc ấm cho con cháu; còn 
như thua cuộc thì tự nhiên phải sâu 
IHuỘn«. 




















BÁC SƠN ĐẠI NGHĨ HÒA 
THƯỢNG QUẢNG LỤC †$ ›) % # 


X. Vô Dị Nguyên Lai Thiên sư quảng lục. 


BÁC SƠN THIỀN SƯ †Ÿ ›h z# 
Thiền tăng Nguyên Lai đời Minh sau khi 
đắc pháp trụ Bác Sơn, người đời gọi là Bác 
Sơn Thiền Sư. X. Nguyên Lai. 


26 


BÁCH NẠP Y #ï 3 





BÁCH LÂM TỰ 3 3 ‡ 

Chùa nằm ở huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc. Ban 
đầu tên là »Quán Âm Viện«, Triệu Châu 
Tùng Thâm từng ở nơi đây. Thời Nam 
Tống đổi tên là »Vĩnh An Viện«, đến đời 
Kim mới gọi là »Bách Lâm Tự«. Trong 
chùa có linh tháp của Triệu Châu Tùng 
Thẩm, là tháp gạch bảy tầng hình bát giác, 
cho nên còn có tên »Bạch Tháp Tự«, »Cô 
Phật Tự«. Ngoài ra còn có bia trùng tu do 
Nguyên Phong soạn vào niên hiệu Gia 
Tĩnh thứ 18 (1539) đời Minh, bia linh tháp 
ký do Huệ Cảo soạn vào niên hiệu Thành 
Hóa thứ 16 (1480) đời Minh. 


BÁCH LÂM TỰ THÁP 3# 3 3 3# 
Nguyên là »Chân Tế Thiền sư tháp«, nằm 
ở phía đông bắc nội thành huyện Triệu, 
tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Chùa Bách Lâm 
được xây cất vào cuối đời Đông Hán; đời 
Tùy, Đường gọi là viện Quán Âm; đời 
Kim, Nguyên đổi lại là Thiền viện Bách 
Lâm. 

Trong chùa có một bảo điện thờ Thiền sư 
Chân Tế, có bích họa do Ngô Đạo Tử vẽ, 
hiện nay chùa không còn nữa, chỉ còn một 
tòa cổ tháp. Tháp được xây vào niên hiệu 
Thiên Lịch thứ 3 (1330) đời Nguyên, là 
một tòa tháp gạch mái kín, hình bát giác 
bảy tầng, cao khoảng 40m. Dưới tháp là 
cái bệ xây bằng đá, trên bệ có phủ một lớp 
gạch. Phần dưới tháp là một tòa Tu-di bằng 
gạch, có thắt lưng hai lớp, điêu khắc rất 
đẹp, có các hoa văn như: kỹ nhạc, Kim 
cang lực sĩ, rồng, voi, sư tử, nai, hoa mẫu 
đơn v.v... Đồ án kết cấu sống động, hình 
tượng chuẩn xác, kỹ thuật khéo léo, mang 
phong cách dân gian sâu đậm, là một tác 
phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng gạch tuyệt 
đẹp. Phần trên của tòa dùng gạch làm 


thanh đỡ mái che tòa bằng. Trên tòa bằng 
khắc thành lan can, trên lan can điêu khắc 
các loại đồ án hoa văn. Đặc điểm của tháp 
là thanh đỡ mái che hùng vĩ, vành mái thấp 
ló ra xa, điêu khắc và trang trí phong phú, 
đây là một kiệt tác trong các tháp đời 
Nguyên. 


BÁCH LIỄU THIÊN ĐÁNG # 7 + 
# 

Chỉ cho trạng thái sau khi giác ngộ triệt để. 
Chương Phong Huyệt Diên Chiêu Thiền sư 
trong CĐTĐL dq. 13 ghi: »|ñ]: lí ƒ 
tí IỸ 0H ftJ? HỤ H: 4ñFfXÍT. 
HH Z1 #lJl. — Hỏi: Khi đã giác ngộ một 
cách triệt để thì thế nào? Sư nói: Ban đêm 
không cho đi, sáng ngày bắt buộc phải 
đến«. 








BÁCH NẠP Y # #›# 

Còn gọi: 7ê nạp y, Đàn nạp y. Chỉ cho y 
vá, tứ y của Tăng, dùng vải củ rách, sửa 
sang may lại mà thành. Vì thường dùng 5 
màu hoặc nhiều màu hỗn hợp may thành, 
nên còn gọi là Ngũ nạp y. 

Tăng lữ do đắp mặc nạp y nên cũng tự 
xưng là Nạp tăng, Lão nạp, Bồ nạp, Dã 
nạp, Chuyết nạp v.v... Theo Thích Thị 
Yếu Lãm, q. thượng: Nạp y vốn có 5 loại: 
1. Hữu thí chủ y (y do thí chủ cúng). 

2. Vô thí chủ y (y không do thí chủ cúng). 
3. Vãng hoàn y (y may bằng vải liệm 
người chết). 

4. Tử nhân y (y may bằng áo quàng người 
chết). 

5. Phấn tảo y: Chỉ cho y may bằng vải rách 
thành từng mảnh bị vất bỏ. Có thể chia 
làm: 

— Đạo lộ khí y (y may bằng vải vất bỏ 
ngoài đường). 


27 


BÁCH TẠP TOÁI # 3£ 





— Phấn tảo xứ y (y may bằng vải bị quăng 
Vào rác Tưởi). 

— Hà biên khí y (y may bằng vải bỏ bên 
bờ sông). 

— Nghị xuyên phá y (y may bằng vải bị 
trùng kiến cắn). 

— Phá toái y (y may bằng vải rách nát). 
Nhưng sau khi Phật giáo thịnh hành, y 
phục của Tăng NI không còn dùng các loại 
Vải này. 


BÁCH TẠP TOÁI 3% ‡š z‡ 

Lúũng túng vô cùng. Tắc 16, Bích Nham lục 
(Tục 117, 146, thượng) ghi: »É1 #È f# , 
Z 34 ù ĐJ H 3# đlñ ñð.. — Lúng túng vô 
cùng, tâm lão bà tha thiết xin chớ nhận 
làm«. 


BÁCH THIÊN NIÊN HẬU # ƒ # 
4 

Một trăm năm sau, ý nói lãnh ngộ thiền 
nghĩa còn đợi một trăm năm sau. Đây là lời 
nói mà thiền sư thường dùng để quở trách 
những người chưa tỉnh ngộ. Minh Giác 
ngữ lục ghi: XÈ +: 3E {H #Z ÁÑ v JH Xš 
f ‡ñ. HiEI: Fï T # # ‹ - Tăng lại 
hỏi tiếp: Không những một mình con mà 
tứ chúng cũng được nhờ. Sư (Triệu Châu) 
nói: Một trăm năm sau. 






































BÁCH TRƯỢNG HOÀI HẢI 
THIỀN SƯ NGỮ LỤC # + 1£ ;§ 3# 
ÉP Sẽ 4 

Còn gọi: Hồng Châu Bách Trượng Sơn 
Đại Trí Thiền sư ngữ lục. Ngữ lục, l1 
quyền, do Bách Trượng Hoài Hải soạn vào 
đời Đường, được xếp vào Tục Tạng kinh 
tập 118, trang IóI. 

Nội dung gồm có những cơ duyên ngữ cú 
của Bách Trượng Hoài Hải như: »Linh 


quang độc diệu... tức như như Phật«. Từ 
những ngữ cú này chúng ta có thể nhận ra 
đặc điểm thiền học của Bách Trượng Hoài 
Hải, đó là chủ trương tâm tính chúng sinh 
xưa nay thành tựu viên mãn, chỉ cần chẳng 
bị vọng tưởng trói buộc liền chẳng khác 
với chư Phật. 


BÁCH TRƯỢNG SƠN 5 # +h 

Còn gọi: Đại Hùng sơn. Núi năm ở phía 
bắc Tây thành gần Đông Sơn huyện Phụng 
Tân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Thác 
nước từ trên núi cao rót xuống cao hơn 
ngàn thước, nên gọi là Bách Trượng. Hơn 
nữa, vì thế núi vượt hắn các núi lân cận 
nên còn gọi là »›Đại Hùng Sơn«. 

Niên hiệu Hưng Nguyên thứ l1 (784) đời 
Đường, Thiền sư Hoài Hải vào núi, coi 
việc xây cất Pháp đường, Tăng đường, 
sáng lập chùa Bách Trượng (còn gọi là 
Hương Dị Am), xiển dương Thiền tông. 
Có các thiền tăng tụ hội về đây như: Hoàng 
Bá Hy Vận, Quy Sơn Linh Hựu. Sau khi 
Tổ Bách Trượng thị tịch, Thiền sư Niết- 
bàn nối tiếp trụ trì. Ít lâu sau, Đường 
Tuyên Tông sắc đổi tên chùa thành »Đại 
Trí Thánh Thiền Tự«. 

Đời Tống có các vị thiền sư kế tiếp trụ trì 
như: Minh Chiếu, Đạo Hằng, Bảo Nguyệt, 
Duy Chính, Nguyên Túc, Duy Cổ, Tịnh 
Ngộ... 

Vào niên hiệu Chí Thuận thứ 1 (1330) đời 
Nguyên, Đông Dương Đức Huy trùng tu 
Pháp đường, trên ấy xây cất gác Thiên hạ 
sư biểu, để thờ tượng ngài Hoài Hải. 

Niên hiệu Chí Nguyên thứ 1 (1335), biên 
tập lại »Bách Trượng Thanh Quy«, ban 
hành đến các Thiền viện toàn quốc. Núi 
Bách Trượng nhờ bản thanh quy này mà 
nổi tiếng khắp nơi. Niên hiệu Chính Thống 


28 


BẠCH CƯ DỊ “ j£ ö (772-846) 





thứ 7 (1442) đời Minh, Trung Trí biên tập 
bản thanh quy này lần nữa. 


BẠCH AM THIỀN SƯ # # 3# ff 
Hiệu của thiền tăng Lực Kim sống vào đời 
cuối Nguyên đầu Minh. X. Lực Kim 


BẠCH ẨN HUỆ HẠC # lš # #1 
(1686-1769) 

(J: Hakuin Ekaku), Thiền tăng sống vào 
thời đại Đức Xuyên, hiệu Hộc Lâm, người 
Tuấn Hà (Suruga), thuộc tông Lâm TẾ 
Nhật Bản. 

Năm I5 tuôi sư xuất gia ở chùa Tùng Âm, 
nối pháp Tín Thọ lão nhân ở Phan Sơn, 
làm Đệ nhất tọa ở chùa Diệu Tâm. Sư 
được gọi là Tổ trung hưng tông Lâm Tế. 
Ngoài việc trùng tu chùa Tùng Âm, sư còn 
khai sáng chùa Quan Âm, chùa Tân Vô 
Lượng ở núi Diệu Trí, chùa Long Trạch ở 
Tam Đảo. vv... 

Thụy hiệu: Thần Cơ Độc Diệu Thiền sư, 
Chính Tông Quốc Sư. 

Tác phẩm: Ngữ lục 103 quyền, /7oè An 
Quốc Ngữ, 7 quyển, Tức Canh lục I 
quyên, Viễn La Thiên Phủ, Dạ Thuyên 
Nhàn Ngữ và Bích Sinh Thảo Tự truyện 
đều gom vào Bạch Ấn Thiên sư toàn tập 6 
quyền, trong đó cũng có chép thi văn, thư 
họa. vv... Theo: PQĐTÐ của nhóm Từ DI. 


BẠCH CHÙY 4ú 3 

Bạch là cáo bạch, chùy là cái dùi. Bạch 
chủy là dùng dùi đánh lên tắm bảng đề báo 
cho đại chúng giữ yên lặng. Người giữ việc 
bạch chùy gọi là Bạch chùy sư, phần nhiều 
do các vị tôn túc rành phép tắc đảm nhiệm. 
Tổ Đình Sự Uyển q. 8 (Vạn Tục 113, 118 
hạ) ghi: »É1 lũ . TH #f ƒ# lá. 3X ÖZï fÈ 
`. %5 H. ÄÑ###< #1l. 


HỈỊ 















































2Ï HH“. 1 ã ⁄I ‡š ® Tí DI lí 
1 ft, + Z 234 jš  H. 1# H 
+3: 3# ñE HE Z4 ##. lí BH T5 — #Se 
† Z ÊÚM lã 3š #r MM HE EE 4. 86 8H 
3: ñ ĐHš +. 3 + #ÚH E. 
JÈ # 2t flỦŨ *Z RE. E ® Kfữẩ‹ 
HN #Wý #8 lIH #7. È⁄#£E 

















BÉ ; — Bạch chùy, theo luật nghỉ của Thể 
Tôn, muốn làm Phật sự, trước hết phải 
thưa bạch, là phép hòa chúng vậy. Ngày 
nay trong Thiển tÔng, bạch chùy ắt phải 
nhờ vị tôn túc biết pháp tắc đảm nhiệm 
việc ấy. Vị Trưởng lão vừa lên tòa xong, 
trình bạch rằng: »Pháp diên long tượng 
chúng, đương quán đệ nhất nghĩa (Pháp 
hội của hàng Đại thừa, phải nên quản đệ 
nhất nghĩa). Khi pháp hội xướng đáp đã 
xong, Trưởng lão lại trình bạch rằng: Đề 
quán Pháp vương pháp, Pháp vương pháp 
nhự thị (quản kỹ pháp của Phát, pháp của 
Phật như thị). Đây là khuôn phép chán thát 
của Tiên đức, đều không sai ý Phát. Lại 
thấy trong tùng lâm phân nhiễu cử bài Thể 
Tôn thăng tòa, Văn-thù bạch chủy«. Theo: 
PQĐTTĐ của nhóm Từ DI. 


BẠCH CƯ DỊ ú # ÿ (772-846) 

Cư sĩ đời Đường, tự là Lạc Thiên, về già 
lấy hiệu »Hương Sơn Cư sĩ«. Trước ở Thái 
Nguyên (nay thuộc Sơn Tây), sau đời về 
Hạ Khuê (nay là đông bắc huyện Vị Nam, 
tỉnh Thiểm Tây), Trung Quốc. 

Niên hiệu Trinh Nguyên thứ 16 (500), ông 
đỗ Tiến sĩ, lần lượt nhậm các chức: Hàn 
lâm học sĩ, Tả tháp di, Tả tán thiện đại phu. 
Bởi đắc tội với bậc quyền quý, ông bị biếm 
làm Tư mã Giang Châu, rồi nhậm chức 
Thứ sử Hàng Châu, Tô Châu; sau cùng làm 
Hình bộ Thượng thư. Về già sống ở Hương 
Sơn, Lạc Dương, lấy thơ, rượu làm niềm 


29 


BẠCH HOA SƠN #1 3# IÌị 





vui. Ông là thi nhân nổi tiếng vào đời 
Đường, sáng tác »Irường Hận Ca«, »Tỳ 
Bà Hành« được truyền tụng đã hơn ngàn 
năm nay. Ông chịu ảnh hưởng Phật giáo 
rất sâu, khi nhậm chức Thứ sử Hàng Châu 
từng bái phỏng Thiền sư Điều Khòa Đạo 
Lâm, và còn làm bạn với các vị tăng: Như 
Mãn, Pháp Ngưng cùng tu tập Thiền pháp. 
Ông lây bồng lộc của mình tu bồ lại công 
chùa Hương Sơn. 

Về già, ông nương gá tỉnh thần vào tư 
tưởng Phật giáo; hễ có sáng tác văn 
chương liên quan đến việc giáo hóa là khen 
ngợi Phật giáo. Tác phẩm: Bạch Cư Dị tập. 


BẠCH HOA SƠN ứi # 1l 
X. Phố-đà sơn. 


BẠCH LONG TỔ SƯ # it ‡# ## 
Thiền tăng Đạo Hy đời Ngũ Đại ở viện 
Bạch Long tại Thăng Sơn, người đời gọi là 
»Bạch Long Tổ Sư«. X. Đạo Hy. 


BẠCH MÃ HÒA THƯỢNG # 5 ## 
T2) 

Thiền tăng Hành Ái đời Tống ở núi Bạch 
Mã, Tương Châu (nay là Tương Phàn, Hà 
bắc), người đời gọi là Bạch Mã Hòa 
thượng. X. Hành Ái. 


BẠCH MÃ NHẬP LÔ HOA út 5 ^. 
Xš ?b 

Bạch mã (ngựa trắng) cùng với Lô hoa 
(hoa lau) đều sắc trắng, cho nên khi ngựa 
trắng vào trong rừng hoa lau thì cùng với 
hoa lau đồng một màu khiến cho mắt 
thường không thê nào phân biệt được. 
Thiền tông mượn cụm từ này để chỉ cảnh 
giới siêu việt tất cả kiến giải phân biệt 
nhân ngã, lớn nhỏ, cao thấp, tốt xấu. Tắc 


13, Bích Nham lục (Đại 48, 153 hạ) ghi: 
»fft lỗ] I1 lê: 1l E 2# 34 2X? CÉ 
l§ À lễ #t. 1l {E JRR šh ). — VỊ Tăng 
hỏi Ba Lăng: Thế nào là tông chỉ của Đề 
Bà? (Ngựa trắng vào rừng hoa lau làm sao 
phán biệt?)«. 


BẠCH MÃ THIỀN SƯ # 5 3# 
Thiền tăng Đàm Chiếu đời Đường ở chùa 
Bạch Mã, Kinh Nam, người đời gọi là 
Bạch Mã Thiền Sư. X. Đàm Chiếu. 


BẠCH NIÊM TẶC # 3 # 

Gọi tắt: Bạch Niêm. Bạch là rồng không, 
Niêm là dùng đầu ngón tay nhón lấy đồ 
vật. Tức là không lấy tay cầm vật mà chỉ 
lấy đầu ngón tay nhón lấy trộm, không lưu 
lại dấu vết. Ý chỉ cho kẻ trộm giỏi. 

Có thuyết cho rằng Bạch có nghĩa là ban 
ngày, tức giữa ban ngày trước mắt nhìn 
lom lom đồ vật của mọi người mà nhanh 
khéo nhón lấy (cái tài khéo léo của kẻ 
trộm). 

Thiền tông mượn từ Bạch Niêm Tặc để chỉ 
cho bậc Tông sư kiến tính dùng thủ đoạn 
khéo léo để tiếp dẫn người học. Liền Đăng 
Hội Yếu q. 9 (Vạn Tục 136-289 hạ) ghi: 














»5 3# EH 2x: `... 
HỊ 2š: 2X 3Ê Ø #í.v J8 #H 5H. B 
3š 5í % HH IMW.. BH Ùf 4 & #ƒ  ¿ 
Tuyết Phong nghe được, nói: Lâm TẾ 


giống hệt tay trộm giỏi (...) Tuyết Đậu nói: 
Nếu là tay trộm giỏi thì quỷ thân cũng 
chẳng hay. Nay đã bị Tuyết Phong biết hết 
nên Lâm Tế chẳng phải là tay nhà nghê«. 


BẠCH QUANG ù %, 
Hiệu của Thiền tăng Đức Minh đời Thanh. 
X. Đức Minh. 


30 


BẠCH VÂN THƯỢNG NHÂN # # L 





BẠCH THÁNH # # (1904-1989) 
Tăng nhân hiện đại, họ Hồ, tự Khiết Nhân, 
người xứ Ứng Thành, Hồ Bắc, Trung 
Quốc. Sư từng thân cận Thiền sư Lai Quả 
ở chùa Cao Mân và là người sáng lập 
Trung Quốc Phật Giáo Tam Tạng Học 
viện, Viện Nghiên cứu Phật giáo Trung 
Quốc. Tác phâm: Học Thiên Phương Tiện 
Đàm, Thiên tông sử luận tập, Duy-ma-cật 
kinh giảng lục. 


BẠCH VÂN # #£ 
Chỉ cho sự hoàn toàn không dính mắc, tự 
do vô ngại giống như mây trăng đến đi tự 
tại. Cảnh Đức Truyền Đăng lục q. 14 (Đại 
51, 309 hạ) ghi: »il †# [ñ]: 1” fJ ⁄: f% 

































































4 8? Hñ H: 4# fã ®# ÃI. lễ 
El: HH L-#E 7 #W MỆ tU #Ế? BÚ EL: 
R * # BÉ H Ð ƒ§. - Đạo Ngộ hỏi: 


Thế nào là đại ý của Phật pháp? Sư đáp: 
Không thể không biết Đạo Ngộ hỏi: 
Hướng lên còn có chỗ nào chuyển không? 
Sư đáp: Không gian nào ngại mây trắng 
bay«. 


BẠCH VÂN AN CỐC # # % 3 
(1885-1973) 

Hakuun Yasutani (jap). Thiền tăng, sống 
vào cuối thời đại Minh Trị đến thời đại Đại 
Chính Chiêu Hòa, pháp danh Bạch Vân, 
cũng gọi là Tổ Nhạc, thuộc tông Tào Động 
Nhật Bản. 

Sư xuất gia lúc I1 tuổi, 13 tuổi đã trở 
thành vị tân học tăng của tông Tào Động. 
Sư học ngành giáo dục sư phạm và từng 
làm giáo chức. Năm 15 tuổi mới tập tọa 
thiền, ngoài 40 tuổi mới chính thức trở 
thành vị tăng ở chùa, rồi được Nguyên 
Điền Đại Vân nhận làm môn đệ, đến năm 
58 tuổi được ngài ấn khả. 


Sư truyền dạy các pháp: Thiền tâm yếu của 
Thiền sư Đạo Nguyên tức »Chỉ quản đả 
tọa« và pháp yếu của tông Lâm Tế là 
»Công án và tọa thiền«. 

Ngoài việc tổ chức hoạt động »Tiếp tâm« ở 
Nhật Bản, sư còn diễn giảng thiền học tại 
các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức. 

Tác phẩm: Sư có chú thích về Công án tập 
như: Võ Môn Quan, Bích Nham lục, Thung 
Dung lục, Truyễn Quang lục, Động Sơn 
Ngũ vị. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ Di 


BẠCH VÂN HƯU # # ?+ 

Thiền tăng Vô Hưu đời Ngũ Đại ở chùa 
Bạch Vân tại Kinh Triệu, người đời gọi là 
Bạch Vân Hưu. X. Vô Hưu. 


BẠCH VÂN THỦ ĐOAN THIỀN 
SƯ QUẢNG LỤC # # # š# 3# É£ 
Còn gọi: Bạch Ván Đoan Hòa thượng ngữ 
lục. Ngữ lục, 4 quyền, do Bạch Vân Thủ 
Đoan soạn vào đời Tống, nhóm ông Xử 
Ngưng biên tập, được xếp vào Tực Tạng 
kinh, tập 120, trang 400. Nội dung bao 
gồm các ngữ lục do đệ tử của Thủ Đoan 
biên tập tại 6 nơi: Thiền viện Viên Thông 
Sùng Thắng ở Giang Châu; Thiền viện 
Thừa Thiên; Thiền viện Chứng Đạo, núi 
Pháp Hoa ở Thư Châu; Thiền viện Càn 
Minh ở núi Long Môn; Thiền viện Hưng 
Hóa; Thiền viện Hải Hội ở núi Bạch Vân; 
cho đến các kệ tụng, 100 tắc tụng cổ và bài 
tựa Tô Đường Cương Kỷ. 


BẠCH VÂN THƯỢNG NHÂN # # 
+ 
Thiền tăng Mãn Khởi đời Minh, người đời 
gọi là Bạch Vân Thượng nhân. X. Mãn 
Khởi. 


31 


BẠCH VÂN TỰ 1 8 ## 





BẠCH VÂN TỰ ở # 3 

1. Chùa nằm ở đỉnh hồ, góc phía nam Sơn 
Tây, cách thành phố Triệu Khánh tỉnh 
Quảng Đông, Trung Quốc 18km về hướng 
đông bắc. Chùa được xây dựng bởi sư Trí 
Thường, đệ tử của Lục tổ Huệ Năng. 
Đương thời từng có 30 ngôi chùa phân bố 
khắp núi. Khoảng niên hiệu Vạn Lịch 
(1573-1619) đời Minh, chùa được xây 
dựng lại. Vào khoảng niên hiệu Hàm 
Phong (1851-1861) và Quang Tự (1875- 
1908) đời Thanh, chùa được trùng tu hai 
lần. Trong chùa có Niết-bàn đài, dưới Đài 
có khắc 8 chữ lớn »Chính pháp nhãn tạng, 
Niết-bàn diệu tâm«, tương truyền là thủ bút 
của ngài Trí Thường. Ngoài ra còn có các 
di tích: Dược Long am (am rồng quấy), 
La-hán kiều (cầu La-hán), Thánh tăng 
kiều, Điễu ngư đài (Đài câu cá), Tiên kỳ 
thạch, Thạch thành môn. 

Gần đó còn có các cảnh lạ như: Lão long 
đàm, Tam-muội đàm, Dục Phật trì, Thủy 
liêm động thiên. Thủy liêm động thiên là 
khe núi có dòng thác từ trên cao hơn 30m 
rót xuống, bụi nước tung lên phản chiếu 
ánh sáng mặt trời thành một cầu vòng, 
trông thật ngoạn mục. 

2. X. Phong Huyệt tự. 


BẠCH VÂN VẠN LÝ # # # # 

Còn gọi: Bạch Vân thiên lý vạn lý. Mây 
trắng ngàn dặm, ý nói cùng với Thiền pháp 
cách nhau rất xa. Pháp Diễn ngữ lục q. hạ 
ghi: »É| -Ƒ 3u #l 
2Jk ỦÉ iÉÈ # IÚỆ lụt 
38 [| LI HH HH, Hừ 


— Ni. # Ni 





















































l › 








lšlš. 4 m 8n 
tí TU 3Ý lƒ , — Từ ngày 19 đến ngày 23, 
hơn muôn người đến dự hội thật rộn rịp, 











hôm nay chỉ thấy lão này lải nhải một 
mình. Nếu nói nhiễu người là ôn, một 
người là lặng, chính là mây trăng ngàn 
dặm! Rốt cuộc thế nào? Một người thì ồn 
ào, nhiều người thì vắng lặng, chẳng bằng 
trở về nhà uống trà còn hơn«. 


BẠCH Y BÁI TƯỚNG # *# #‡ 8 
Trong Phật giáo, bạch y thường dùng để 
chỉ cho người tại gia, nhưng ở đây chỉ 
chung cho hạng dân dã không địa vị quan 
chức. Bạch Y Bái Tướng, nghĩa là một kẻ 
bình dân không có địa vị nào hết, bỗng 
nhiên được phong chức Tế tướng. Thiền 
tông mượn từ này để chỉ cho người hoát 
nhiên đồn ngộ, chuyển phàm thành Thánh. 
Hư Đường Hòa thượng ngữ lục q. l (Đại 
47, 990 thượng) ghi: »Ä # X#. # 8 
Ñ À› TỊ 4 #t Ít Mà ñễ Z4. HH ŠX . 
ñịị Él ®% #E TH — ÍW › — Kẻ đại trượng 
phu, họ cũng là người, sao không bảo họ 
cởi bỏ lông chậu đô mang vác ẩi, giống 
như hạng bình dân được phong chức TỀ 
tướng«. 





BÀI #£ 

Là thẻ gỗ dùng đề thông báo các thứ việc 
cho đại chúng trong các chùa. Thông 
thường thẻ dài khoảng 48cm, rộng hơn 
38cm. 

Tủùy theo công việc được thông báo mà có 
các loại bài: 1. Giới lạp bài: Sắp xếp vị trí 
theo số năm thụ giới của tăng chúng; 2. 
Xướng y bài: Thông báo về việc rao bán di 
vật của vị tăng quá cố; 3. Thượng đường 
bài: Treo ở Pháp đường để thông báo thời 
khắc thượng đường: 4. Tọa thiền bài: Treo 
ở trước Thiền đường để thông báo giờ giấc 
ngồi thiền; và Tiểu tham bài, Phóng tham 
bài, Phổ thỉnh bài, Khai dục bài (tắm), 


32 


BÃI THAM £& # 





Phóng sinh bài v.v... Theo: PQĐTĐ của 


nhóm Từ DI 


BÀI ĐIỆP 3} & 

Còn gọi: Bài phê Ỷ|‡ ‡it. Sắp đặt, lo liệu. 
Tiết »Phổ Hóa Hòa bào St trong TĐT q. 
17 ghi: "... Tí ƒUỔỬ.H L % lãi 
lí v Bứú  fŒ X ñ?. HI jtU 8x Ấ. Bl 
4lÁ — Không " lâu thì Phổ Hóa lên 
đến viện Lâm Tế. Lâm TẾ (Nghĩa Huyền) 
liễn sắp đặt cơm nước và cùng ngồi ăn.« 


























HZ.„ 





BÀI KHIỂN ‡‡ :È 

Ứng phó, đối phó. Tiết Vân Môn Văn Yến 
Thiền sư trong NĐHN q. 15 ghi: |Äj: 7E 
#t #l 2%. # lỊ jÈ 3Š? HH JR # H: 
lÄ 1t 7E 2 . - Hỏi: Sinh tử đến, làm 
sao đối phó? Sư liền giơ tay, nói: Trả sinh 
tử lại cho ta. 











BẠI KHUYẾT & # 

1. Bị thua, bị đánh bại. Tiết Lâm Tế Nghĩa 
Huyền Thiền sư trong NĐHN dq. 11 ghi: 
»Ẵi P4 # † H: ìš Z # 2 H HỊị 
1H. — Sư lấy tay chỉ và nói: Lão già này 
hôm nay bị thua rồi l«. 

2. Thất bại. Tiết Nam Viện Huệ Ngung 
Thiền sư trong NĐHN q. 11 ghi: »f#) # , 
lñ # ĐÈ ƒ.. f El: 4 H RHú. — 
Tăng đến tham vấn, sư giở phất tử, tăng 
nói: Hôm nay thất bqi«. 














BÃI ĐỘNG 3# # 

Phấn chấn tinh thần. Tiết Vân Môn Văn 
Yến Thiền sư trong NĐHN q. 15 ghi: »‡? 
¿ J lò {4 !:. Hí Z j3 ð) ll MỊ, 
2ZñU Ñ ấu j. Z Mế † ñH 2P Ö. — 
Nếu là hàng hậu học sơ tâm cần phải phần 
chắn tỉnh thân. Đừng luống công ghỉ nhớ 
những điều người khác nói. Nhiều rỗng 














chẳng bằng ít đặc«. 


BÃI GIẢNG TRAI #š ‡# #t 

Phần đông, người theo Giáo môn khi tham 
thiền có sự tỉnh ngộ, liền bãi giảng và thiết 
lập trai đàn cúng dường Tăng chúng, nghĩ 
thức ấy gọi là Bãi giảng trai. Hư Đường 
Hòa thượng ngữ lục đệ 1 (Đại 47, 989 hạ) 













































































ghi: » kế JE 3: $ M£ 3 v Ñ Đà 
J ?H % ?H . 4H X #4. 2Ã # Hi 
ẨIPH. BH M SH 8c TH Mú 
:,ä8 M 3Š . 4 Z h MU, § 
3 | — 2 # ñxÑU — +. 3 lã Ø ñt 
#[ ẨM, j6... 


Lương Toại đến tham kiến Ma Cóc. Cóc 
thấy sư đến liên lấy cào đi cào cỏ. Ngày kế 
sư lại đến, Cốc lại đóng cửa. Nhân đó Toại 
khế ngộ, liên nói: Hòa thượng chớ lừa 
Lương Toại lắm! Nếu không đến tham kiến 
Hòa thượng thì hầu như tôi suốt đời bị 12 
phân giáo làm lầm. Rồi Toại bán tài sản để 
thết bày một Bãi giảng trai«. 


BÃI THAM # # 

Nghỉ việc tham thiền. Trong Thiền lâm, lúc 
người tham học khai ngộ, hiểu rõ đại sự, 
không cần tu đạo, tham thiền nữa. Tắc 96, 
Bích Nham lục (Đại 48, 2l thượng) Lá 
»Ñl 2ï 1⁄5 Íf§ JM, — ÄAR.. TH ñF RÏ 8E 3. 
— Nếu ngươi thấu đáo được ba bài tụng 
này thì cho ngươi nghỉ việc tham thiên«. 
Cảnh Đức Truyền Đăng lục q. 8 (Đại 51, 
262 thượng) ghi: »Él 8Ð # k#⁄. 
Eì. — Từ khi nghỉ việc tham thiển nơi 
ngài Đại Tịch, liên đi đến Hải Xương«. 

— Bãi tham trai: Sau khi tham thiền đã 
được liễu ngộ, thiết trai cúng dường đại 
chúng. 






































— Bãi tham hội: Hoàn thành sự tham vấn 
ở các nơi, hoặc đạt đên kiên giải của bậc 


33 


BÁN CÁ THÁNH NHÂN # fñi # A^_ 





khai ngộ. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


BÁN CÁ THÁNH NHÂN *# 1# # ^_ 
Bán cá là chỉ số ít, hiếm có. Bán Cá Thánh 
Nhân nghĩa là một vị Thánh nhân hiếm có. 
Tiết Thạch Củng Huệ TP trong TĐT q. 
14 ghi: »Íf ff ‡l F 3 Ẵñ. 2: == Œ 
fE ƒ: iš 3% 2 H ñl ý #. fH # ÀÁ. 
Sư liên vất cung tên xuống đất, nói rằng: 
Ba mươi năm ở đây, ngày nay chỉ bắn 
được một vị Thánh nhân hiếm có«. Theo: 
PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 












































BÁN ĐỀ # ‡# 
Thiền pháp được niêu Tra nhà 6 hoàn toàn 
triệt để. Mật Am ngữ lục ghi: »ãl tứ. HÌ 7K 

























































































Hh Hã {E — fJ ƒ . ‡H MU 7 Ø{. 4 HÃ 
† — #J#. % ññ !È l: Nị ĐH ÍH 5 
Mì. Ff XX #XX. 74FÿMHỳM, 3 H jU. 
‡  — 3X. iRf + kiện 
%X tì: đi #¿ HH 2® Hh #t 4 Z ìB 
Ñl. SH  EW ĐJ: 4T N — 5, đã E 
. : M# Z ãã # 4 1 H Tí: -— 





Khắp đất trời thể giới gọi là một câu thì 
đội gông mang xiêng, chẳng gọi là một câu 
thì nghiệp thức mang mang, hai đầu đêu 
thông suối, toàn thể lộ bày không thể nắm 
bắt, một tông Đạt-ma đều bị quét sạch. Tì hé 
nên Đại sư Vân Môn nói: Đát trời thể giới 
đêu không lâm lẫn mảy may cũng là 
chuyển cú, chẳng thấy một vật mới là bán 
để; còn phải biết có thời tiết toàn đê nữa«. 


BÁN KHAI BÁN HỢP +# ñl # 2- 

Còn gọi: Đán hợp bán khai. Nguyên là 
dụng ngữ của Phán Thích Giáo Tướng 
Phật Học. Khai có nghĩa là bày nói ra (biểu 
thuyên), hợp có nghĩa là trừ bỏ (giá 
thuyên). Trong Thiền tông thường dùng lời 
lẽ ấy để biểu thị trạng thái không nghiêng 


về một mỗi nào. Äinh Giác Thiên sư ngữ 
lục q. 2 (Đại 47, 679 trung) ghi: »lE J# E 
JJ#? IH?X⁄. l ?t Äã Z. . ¿ EU # ! 

HjẠ! —H—A^sx *â*BH: 
JR Z ÙÄ.. ñ\ Xl ẤN # ‹ — Gươm Long 
Tuyên và dao búa đều bằng sắt, bén lụt 
khác nhau xa (...) Liệu đấy! Liệu đấy! Một 
xuất một nhập, nứa úp nửa mở, một loại 
ngang nhau, thử phân biệt xem đâu là đạo, 
fục«. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


BÀN BẠC #‡ ¡4 

Nương tựa, nương theo một người nào đó 
để tu học. Tiết Nham Đầu Hòa thượng 
trong TĐT q. 7 ghi: »# 3 ƒ# IlI... EE ## 
MH (Ất, đi 3$ X HH ‹ -— Sau đó, sư 
tham vấn Đức Sơn .... nương theo ngài 
được vài năm, lãnh ngộ hết huyền chỉ.« 












































BÀN BẠC #‡ 
1. Xoay tít, vòng vẻo. Bích Nham lục Qq. Ì 
ghi: »H Jš ® ® Al Jl 2 2 — TH # #Ê 
X4 BH ãJ. 4H #1 IỊ Kể 2š 'H đã BỀỆ H 
#\. 4 3U š ?°. — Cứ theo lời tụng 
công án này của Tuyết Đậu giống như 
người giỏi múa kiếm Thái A, huơ xoay tít 
vòng vẻo trong hự không một cách tự 
nhiên mà không chạm đến lưỡi bén.« 
2. Tìm xét nhiều lần. Bích Nham lục q. Ì 
ghi: »'# fŸ ÄAÑ — H RỊ 24 ®. — RỊ RỊ 
HH ØrÐ X7 TRE. 4b. # 
x8 s 15 fủ A %.. lí ll f9 đ\ 7 
vị F#%. #J[ w? ứM JE ii tÈ 2 3Ÿ 3H 
-ƒ Mỹ liq . — Tuyết Đậu tụng một trăm tắc 
công án, mỗi tắc đều phải thắp hương tụng 
ra, vì thế được thạnh hành ở đời. Sư đã 
thông hiểu văn chương lại thấu triệt công 
án, tìm xét nhiều lần thật chín chắn mới hạ 
bút. Tại sao như thế? Vì rắn rồng dễ biện, 
thiền tăng khó lừa.« 





























34 


BẢN LAI DIỆN MỤC +%& % lïi B 





BÀN ĐẠI TỬ # +% # 

Còn gọi: Bái đại tứ, Bàn đại nhí. Bậc siêu 
phàm, người thường không thể dùng kiến 
thức thông thường mà biết hoặc đo lường 
sự khác biệt về cái biết của họ được. 7rúc 
Thiên Hòa thượng ngữ lục q. trung (Đại 
80, 377 hạ) ghi: »iÈ zx: H 4 ll HH: 
‡†t # 2E fủ th tị ĐI 43? HHEI: đU 
lỹ%⁄! B1 %&! XE ®? #8 5: 
llị 8š 2 -ƒ- . — Có người hỏi: Khi ấy có vị 
tăng nói: Trâu đực sinh con vì sao không 
nói? Sơn đáp: Đem đèn lại! Đem đèn lại, 
là cái gì? Đáp: Như Bản đại tức. 





























BÀN HOÀN #‡ 3# 
Tình ý ân cần sâu nặng. Mái 


ghi: »⁄ ‡⁄ ca f. 2 

















E E äR À ft T1 HH ẤM Xh.. XH 3B 
AE. 2P IMM BE {7 ME. tì WẾ Bú 





Đ, TSECHH HHÍNM. Bũ É S8 f7. 
D| ⁄§ 7R JW X. — Chợt được thư Tứ 
Minh lời lẽ rất ân cân, pháp tịch Thiên 
Đồng trồng, khiến huynh phải băn khoăn. 
Xa xôi nhắn chuyên sứ (người đưa thu), 
chẳng hỏi đường khó khăn. Sơn tăng đến 
vãn cảnh, chẳng dám lừa dối huynh. Đánh 
trồng mừng đưa tiễn, bốn chúng cũng hân 
hoan.« 





BÀN LONG TỰ # ïš 3 

Chùa ở núi Đông Kiều, huyện Tấn Ninh, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do Thiền sư 
Liên Phong xây cất. Liên Phong (1298- 
1364) họ Đoàn, người Tắn Ninh thuộc con 
cháu họ Đoàn nước Đại Lý. Năm 29 tuổi 
xuất gia pháp danh Sùng Chiếu. Sư từng 
vân du bảy năm qua các danh sơn cô sát, 
bái sư học tập thiền pháp. Niên hiệu Chí 
Chính thứ 7 (1347) đời Nguyên, sư xây cất 
chùa nơi đây, ban đầu tên là »Bàn Long 


Am«. Về sau trải qua nhiều lần xây cất trở 
thành ngôi chùa lớn thứ hai Vân Nam có 
Phật điện, Thiền đường, Khách đường, 
Tăng xá. Niên hiệu Ung Chính thứ I 
(1723) tăng chúng ở xứ ngoài lại thỉnh về 
một bộ »Nam Tạng Kinh« cất giữ trong 
Tàng kinh lâu. Hiện còn những kiến trúc 
như Nhị đạo môn, Bắt nhị điện, Đại hùng 
bảo điện, Tổ sư điện, Dược sư điện, Ngọc 
hoàng các. Trong chùa có một tấm bia« 
Đại Bàn Long Am Đại Giác Thiền Sư Bảo 
Vân Tháp Minh« ghi lại sự tích của Thiền 
sư Liên Phong. 


BẢN DỰ % ## (2-1646) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Trần, tự Lâm Cao, hiệu Hối 
Phu, người xứ Côn Sơn (nay thuộc Giang 
Tô) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Bàn 
Sơn Tu, tông Lâm TẾ. Tác phâm: 76ng 
Môn Giới Phạm. 


BẢN LAI (1355-1422) 

Thiền tăng đời Minh, họ Bùi, hiệu Tây 
Trúc, người xứ Sùng Nhân (nay thuộc 
Chiết Giang) Trung Quốc. Sư nối pháp 
Thiền sư Từ Chu Tế. 


BẢN LAI DIỆN MỤC % #& # R 

Còn gọi: Bản địa phong quang, Bản phận 
điển địa, Tự kỷ bản phận. Mặt mũi xưa 
nay. Chỉ cho tự tính chẳng mê chăng ngộ 
mà mọi người đều sẵn có, chỉ hiện tiền khi 
thân tâm tự nhiên rỗng rang. Đồng nghĩa 
với Bản giác của Hiển giáo, Bản sở của 
Mật giáo. Kinh Pháp Bảo Đản .. 48, 
349 trung) ghi: »ÑÉ ã: 2 HỆ #2. + JR 
ñ ø 1E ER Jš Hỹ , TH ññ xế MỊ E Hš 
2£ IJHI H? - Huệ Năng nói: Không nghĩ 
thiện, không nghĩ ác, chính luc đó cái gì là 








35 


BẢN LAI VÔ NHẤT VẬT + #% #t — 


J 





mặt mũi xưa nay của Thượng tọa Minh?«. 
Bích Nham lục q. 10 (Đại 48, 223 trung) 


trong Sơn Cư Bách Vịnh của Thiền sư 
Tông Bản ghi: 





















































ghi: »Éf Zï Èf ## ## ZR š lš M #t J nƑ 
fl J3 t 2K Hh JÁ 3% — ÍU.. — Cẩn phải 
bày lỗ lộ, sạch trọi trơn, không có một vật 
khá được, mới là mặt mũi xưa nay«. Theo: 
PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 





BẢN LAI VÔ NHẤT VẬT + #& & 
— 

Tự tính vốn thanh tịnh, nào có vật gì. 
Thuật ngữ này xuất phát từ Lực Tổ Đàn 
Kinh (Đại 48, 349 thượng): 

#? tế k #t BỊ. HH ði 7F ]È S 

2% #tƠ —1. tị gã fí Rề 1â 

»Bồ-đề bản vô thụ, minh kính diệc phi đài 
Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai?« 
»B8ô-đê vốn không cây, 

Gương sáng cũng chẳng đài, 

Xưa nay không một vật, 















































Chó nào lâm trần ai?«. 
Y nói tât cả đêu văng lặng, không còn một 
vật nào, đó là cảnh giới giác ngộ sáng suôit. 


BẢN LAI VÔ SỰ ‡ & & # 

Còn gọi: Bản vô sự nhỉ vong tình, hưu tâm 
bắt khởi. Vốn không có tạo tác. Đây là 
đường lối tu hành của phái Thiền Ngưu 
Đầu. Phái này cho rằng Tâm cảnh vốn 
không có, tâm tạo tác đều là mê vọng, cho 
nên phải tan mắt vọng tình của mình đi thì 
cảnh sẽ không có chỗ nương tựa. Theo: 
PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


BẢN MẠNG NGUYÊN THẦN + ® 
%t& 

Bản Mạng, Nguyên Thần đều là những vì 
sao chỉ phối vận mệnh con người. Thiền 
tông dùng từ Bản Mạng Nguyên Thần để 
dụ cho bản tính của chính mình. Bài 60 








IÌI j§ # 4# — yi§ li 
HHTSX##KkKR 
2n 7ú JE ÃII Ÿ# Jể 

1 MH 4 * JJ Á ñ8 

»Sơn cư phu tọa nhất bồ đoàn 
Nhật dụng công phu tại phản quan 
Bản Mạng Nguyên Thần tri lạc xứ 
Thiệt đầu bắt bị biệt nhân man«. 
»Ở non ngồi vững một bồ đoàn 
Hằng dụng công phu tự phản quan 
Đẩn nay không bị ai lừa nữa 

Vì ngộ bản tính thật rõ ràng«. 


lá 












































BẢN MẬT +& 3š (1606-1665) 

Còn gọi: Hành Mật. Thiền tăng đời Thanh, 
họ Kim, hiệu Nhị Ản, người xứ Cổ Du 
Xương Châu, Trung Quốc, nối pháp Mật 
Vân Viên Ngộ, tông Lâm Tế. Tác phẩm: 
Nhị Ấn Mật Thiên sư ngữ lục, 10 quyên. 


BẢN NGUYÊN CHÂN TÍNH PHẬT 
+~>#ä9#—®? 

Tính giác sẵn có nơi mỗi người, xưa nay là 
Phật. Uyến Lăng lục ghi: »Ñj 2 lỊ ƒ* ?2 
1 4Ù v lã HH — Íñữ 4b Ất HV ñÐ 2š. HỆ 
lÄ {E fù.. 1L fR — §X Ø . 7X Ấ# f8 
ñi Ÿ⁄ {L fù.. É fR 2 ñ H †t. fh 
ft 2š ? . - Nay ngươi nghe nói phát tâm 
Bô-đề liền tưởng rằng đem tâm để học 
Phật, chỉ mong làm Phật. Mặc cho ngươi 
tụ ba kỳ kiếp, cũng chỉ được Phật báo hóa, 
cùng với Bản nguyên chán tính Phát có gì 
dính dáng.« 








âu 























ñn § 














^s 


BẢN NGUYỆT % ÿ (1602-1676) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tôn, tự Lữ Am, 
người Tú Thủy (nay là huyện Gia Hưng, 
tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Thuở bé 


36 


BẢN PHẬN SỰ % 2 # 





xuất gia, đầu tiên tham học nơi ngài Thông 
Tú nhưng chưa triệt ngộ; về sau sư tham 
yết ngài Đạo Mân được nối pháp ngài. Sư 
phụng sắc trụ trì các chùa: Thiện Hưng, 
Phụng Thánh, Long Trì. về già, sư ở chùa 
Cửu Phong tại Tùng Giang. Người đời gọi 
sư là Lữ Am Nguyệt, có ngữ lục lưu hành 
ở đời. 

Theo phả hệ sư là Tổ Thiền tông đời thứ 
42, Nam Tông đời thứ 37, hệ Nam Nhạc 
đời thứ 36, tông Lâm Tế đời thứ 32, phái 
Dương Kỳ đời thứ 25, phái Mật Am đời 
thứ 19. 


BẢN NHƯ +# + (695-750) 

Thiền tăng đời Đường, họ Kim, người 
nước Tân La (nay là Triều Tiên). Khi vua 
Huyền Tông lên ngội, sư theo sứ giả nước 
Tân La (sang chúc mừng vị vua mới đăng 
quang) vào Trung Quốc. Qua sự giới thiệu 
sư đến Nam Nhạc thờ ngài Hoài Nhượng 
làm thầy, hầu hạ cho đến khi thầy mất. Sư 
đi thưa hỏi các bậc danh túc các nơi. Niên 
hiệu Thiên Bảo thứ 6 (747) sư về nước, 
hoằng truyền tâm pháp Tào Khê. 


BẢN PHẬN +* 2 

I. Phần bên trong của chính mình. Tiết 
Điều Khòa Hòa thượng trong TĐT q. 3 
ghỉ: xế Ẩ§ 2M JE „ há H4##®&4 2 
. fE J# #: & ÄI lú 4 2 3E? - Mặc 
dù SN thế, xuất gia tự có việc bản phán. 
Thế nào là việc bản phận của Hòa 
thượng?«. 

















2. Quen tay thạo việc, lão luyện. Minh 


tăng thật xuát sắc quả còn cách xa lắm 
vậy«. 


BẢN PHẬN KIỂM CHÙY & 2 # # 
Chỉ thủ đoạn mạnh bạo của thiền sư bản 
sắc khi tiếp dẫn người học. Kiềm chùy: 
Kìm và búa là dụng cụ của người thợ rèn, 
dụ chỉ thủ đoạn mạnh bạo để tiếp nh 
người học. Duy Tắc ngữ lục q. 2 ghi: » Š 
HỊ Z #. E240 1e teÐ " 
?H?#. ?{  — |H, #t #4  Ÿ ÌN, 
7M ất ÍS Ÿ šhN 2 Ẩ#Ì. — Sau khi phát 
mình còn phải vào lò rèn của người thợ 
giỏi, đề ông ta dùng thủ đoạn mạnh bạo, 
trui luyện một phen, không còn một chút rò 
rỉ nào mới chịu cho rằng ngươi đã thoát 
khỏi mọi dinh mắc.« 




































































BẢN PHẬN NHÂN + 2 ^. 

Chỉ thiền nhân lão luyện. ch Nham lục q. 
1 ghỉ: »íi 6 RÄ 2Á Ẵl3š %3. 2 
] lãi ofEE sTnifboldiieilpPru bi 
lMl, 2 là Hệ X Bl li Á J.. — Nếu là 
thiển nhân lão luyện đến chỗ nảy cần phải 
có thủ đoạn đuổi trâu của người cày, đoạt 
cơm của kẻ đói, mới thấy được chỗ vì 
người của Mã đại sư.« 






































BẢN PHẬN SỰ + 2 # 


1. Việc quan trọng bên trong bản thân của 
thiền nhân, chỉ cho việc đạt được thiển 
ngộ, siêu thoát sinh tử. Chương Điều Khòa 
Hòa thượng trong TĐT q. 3 ghi: »$ 












































C8 H Bí 7 ) lH HỆ v À 5ƒ 3 BW Ò 
là RM 2 8, HIỲN: THỰ # 21M 
H: 6 +r1ữ.H: ã&S Á 

















Giác ngữ lục q. I ghi: »# 4 ñ H #8 


























lị, fñJ 3E £ #. 35% Hh ñ Họ F2 
ờ. IH 24 2 3 fl. 3ã 2 3ã Â! - 


Nếu nói trong lời có vang, trong câu trình 
cơ, cũng còn là hàng trung hạ, đổi với nạp 











#? ÄỊH: 7N #. #2: k7! 





























xï?ï?! # Z4 1n. Ẳ"mZZH f2 
„ TE J# “+: & HH lú 4 2} 3? TẾ #t 





ŸX|. — Xá nhân (chỉ Bạch Cư Dị) trở về 


37 


BẢN PHẬN THẢO LIỆU % 2} # #l 





kinh, vào chùa vẫn cảnh, thấy tăng tụng 
kinh, liền hỏi: Sư được bao nhiêu tuổi? Vị 
tăng đáp: Tám mươi lắm. Lại hỏi: Tụng 
kinh được mấy năm. Vị tăng đáp: Sáu 
mươi năm. Bạch Cư Dị nói: Rất hay! Rất 
hay! Mặc dù như vậy, xuất gia tự có bản 
phán sự. Cái gì là bản phán sự của Hòa 
thượng? Tăng không đáp được.« 

2. Thiền sư tài giỏi dùng pháp nhãn chọn 
lấy thủ đoạn tiếp dẫn người học. Bích 
Nham lục q. I ghỉ: »lÝ, z¿ Ä ®# 2 li › 
4 BH ƒR ñH %4 ñấh #Ð ấấN HỆ ñấM Bá v — JHỊ 
D % 2 tf ‡š Á ¿ — Đây là bậc Thiền sư 
cao thủ, không bàn luận huyền diệu, cơ 
cảnh với người mà chỉ một bề dùng Bản 
phận sự để tiếp dẫn người.« 




















BẢN PHẬN THẢO LIỆU + 2 # 3† 
Giở ngón sở trường. Phần Bình của tắc 15 
trong Vô Môn Quan ghi: »š Ï*] đf lRỹ TP 
ER 4 2} #í | fÉ ÌH tị JMỊ 4i ?E Đề — 
t.. 24 Ï"l %# #tt 8í 3. — Vân Môn báy 
giờ giỏ ngón sở trường, khiến Động Sơn 
mở riêng được con đường sống, tông môn 
không đến nỗi đìu hiu«. 
































BẢN PHẬT + 3} 

Mọi người vốn có Phật tính, xưa nay là 
Phật, gọi là bản Phật. Đoạn TẾ Tâm Yếu 
ghỉ: »íï ff ƒr #. 71 Ít H †E 
Z Ÿ\. - Nói Bảo sở đó, là cải quỷ) báu 
của tự tính, của nhán tâm bản Phát.« 


BẢN SẮC ĐẠO NHÂN + ở, ý ^. 

Chỉ thiền tăng chân chính. Khai thị Bản sắc 
đạo nhân trong Minh Bản tạp lục q. trung 
ghi: »#“4 lí 4 ft iẾ À... f? HW lò “5Ñ 
?ð + - Cần làm thiển tăng chân chính, 
đặc biệt chớ dùng phương tiện nào khác, 
chỉ cần mỗi một việc là chăng quản thân 








mạnh tiến bước, dũng mãnh một phen, làm 
đến chỗ suy nghĩ chẳng được. Lúc suy nghĩ 
chẳng được chính là chỗ dụng tâm tốt 
nhất. Bị bức ngặt thế ấy, thực hành thế ấy 
một thời gian lâu, chỉ lo giữ tâm không liên 
được đỗ đạt.« 


BẢN SẮC KIỀM CHÙY +% #, #4 4 


Chỉ cho sự tiếp dẫn, truyền thụ của Thiền 
sư chính tông. Kiềm chùy: Cái búa, cái 
kềm, dụ cho thủ đoạn mạnh mẽ của thiền 
sư khi tiếp hóa người học đạo. Tiền Lâm 
Tăng Bảo truyện q. 22 ghi: »ãĩ Ni fï ïl 
Z 4t 1U. tỉ K  &| 2d ?# H.; — 
Huệ Nam là người có năng lực để kiến 
tính, nhưng tiếc là chưa gặp được sự tiếp 
dẫn của Thiên sư chính tông«. 


















































BẢN TÀI + 3 


Thiền tăng đời Tống, họ Diêu, hiệu Phật 
Tâm, người đời thường gọi »Phật Tâm Bản 
Tài«, nối pháp Thiền sư Linh Nguyên Duy 
Thanh, tông Lâm Tế. Tác phâm: Phật Tâm 
Tài Hòa thượng ngữ yếu. Ì quyền. 


BẢN TÂM +% »> 


Tâm cội nguồn, tâm giác ngộ, tức chỉ Phật 
tính của mọi người sẵn có xưa nay. Đàn 
Kinh bản Đôn Hoàng ghi: »* ñ 4 2Ò , 
#8 3# Ít z4. — Không biết bản tâm, học 




















Pháp vô ích.« 


BẢN THIỆN + # (?-1482) 


Thiền tăng đời Minh, họ Ngô, hiệu Độc 
Phong, người xứ Phong Dương (nay thuộc 
An Huy) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Nguyệt Khê Trừng. Tác phâm: Độc Phong 
ngữ lục. 


38 


BẢN TỊNH + !# 





BẢN THIẾP + ‡È (1517-1570) 

Thiền tăng đời Minh, họ Dương, hiệu Định 
Đường, người xứ Tầm Điện (nay thuộc 
đông bắc Tung Minh, Vân Nam) Trung 
Quốc, nối pháp Hòa thượng Bạch Trai. 


BẢN THỤY % #2 

Thiền tăng đời Minh (1433-1513), họ 
Giang, tự Thiên Kỳ, người xứ Chung Lăng 
(nay là Nam Xương, Giang Tây) Trung 
Quốc. Người đời gọi sư là »Quỳnh Tuyệt 
Lão Nhân«, nối pháp Thiền sư Bảo Phong 
Minh Tuyên, tông Lâm Tế đời thứ 29. Tác 
phẩm: Tuyết Đậu Tụng Cổ Trực Chủ, 
Thiên Đồng Tụng Cổ Trực Chú. 


BẢN TỊCH + #t 

I. Thiền tăng đời Đường (840- 901), họ 
Hoàng, người Bồ Điền, Phúc Kiến, Trung 
Quốc. Thuở bé sư theo nghiệp Nho, văn từ 
vững chải, thanh nhã, lấy bút hiệu là Tiểu 
Tắc Hạ. Năm I9 tuổi, sư xuất gia ở chùa 
Vân Danh, Phúc Châu. Đến 25 tuổi sư thụ 
giới cụ túc, mỗi hành vi sư đều (thận trọng 
như bậc thầy mô phạm). VỀ sau sư tham 
học nơi ngài Động Sơn Lương Giới và đắc 
pháp, nối tiếp tông phong của ngài, cuối 
cùng diễn hóa thành một tông phái lớn là 
Tào Động. Sư trụ trì chùa Tào Sơn ở Lâm 
Xuyên (nay là huyện Nghi Hoàng, tỉnh 
Giang Tây). Người đến cầu pháp nơi sư rất 
đông. Sư từng chú thích »Hàn Sơn Tử 
Thi«, hạng văn nhân rất quý trọng sư. Khi 
sư tịch rồi, đệ tử xây tháp, ngài Huyền 
Thái ở Nam Nhạc làm bài minh thụy: 
Nguyên Chứng Thiền sư. Theo phả hệ sư 
là Tổ Thiền tông đời thứ 12, Nam Tông 
đời thứ 7, hệ Thanh Nguyên đời thứ ó6, 
Tông Tào Động đời thứ 2. Tác phẩm: Hàn 
Sơn Tử Thì chú, Phú Cháu Tào Sơn 


Nguyên Chứng Thiển sư ngữ lục. 

2. Thiền tăng đời Lý (2-1139), thuộc dòng 
Tỳ-ni-đa-lưu-chỉ đời thứ 13, nối pháp 
Thiền sư Thuần Chân ở chùa Hoa Quang. 
Sư họ Nguyễn quê, ở làng Tây Kết, miền 
Bắc Việt Nam. Sư trụ trì chùa Chúc Thánh 
ở làng Nghĩa Trú, huyện Bình Lạc (nay 
thuộc tỉnh Hưng Yên). Theo: Thiền Uyển 
Tập Anh. 


BẢN TIÊN +& #. (942-1008) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trịnh, người xứ 
Ôn Châu (nay thuộc Chiết Giang) Trung 
Quốc. Sư nối pháp Thiên Thai Đức Thiều 
Quốc sư, tông Pháp Nhãn. Tác phẩm: Trúc 
Lâm táp, 10 quyên. 


BẢN TÍNH + #‡ 

Tính có sẵn, tức Phật tính mà mọi người 
đều sẵn đủ. Đàn Kinh bản Đôn Hoàng: »È 
È H †ñ Yf H jE ‹ - Bản tính tự thanh 
tịnh tự yên định.« Tiết Ô Cự Hành Thiền 
sư trong NĐHN q, 20 ghi: »bủ, RI| bú HH 
† . — Thấy thì thấy tự bản tính.« 


BẢN TỊNH + ;# 

1. Thiền tăng đời Lý (1100-1176), thuộc 
dòng Vô Ngôn Thông đời thứ 9, nối pháp 
Thiền sư Mãn Giác. Sư họ Kiều, quê ở Phù 
Viễn, Vĩnh Khương (nay thuộc phủ Hoài 
Đức, tỉnh Hà Đông) miền Bắc Việt Nam. 
Sư trụ chùa Càn An ở kinh thành Thăng 
Long. Về sau, sư ở am Bình Dương, núi 
Kiết Đặc, huyện Chí Linh, trần Hải Dương. 
Theo: Thiển Uyểến Tập Anh. 

2. Thiền tăng đời Đường (676-761) họ 
Trương, người xứ Giáng Châu (nay là Tân 
Giáng tỉnh Sơn Tây) Trung Quốc. Một 
thuyết khác nói Sư là người xứ Đông Bình 
(nay là phía đông huyện Đông Bình, tỉnh 












































39 


BẠN CHÂN THANG ‡È E 33 





Sơn Đông). Xuất gia từ thuở bé, sư đi tham 
học và đắc pháp nơi Lục tổ Huệ Năng. Đầu 
niên hiệu Khai Nguyên (713) sư trụ chùa 
Vô Tướng núi Tư Không. Trong niên hiệu 
Thiên Bảo, sư được Dương Đình Quang 
tiến dẫn về kinh để cùng các hàng Danh 
tăng Thạc đức biện nạn, cuối cùng họ đều 
bị Bản Tịnh chiết phục. Thụy hiệu: »ĐÐại 
Hiểu Thiền sư«, và sư cũng lấy chỗ ở làm 
hiệu là Tư Không Sơn Thiền sư. 


BẠN CHÂN THANG ‡ Ä :$ 

Món xúp (thang) mà vị Trụ trì mời các vị 
Tây đường, Lưỡng tự (Bạn chân) dùng 
trước bàn Phật hay trước tượng Tổ sư sau 
lễ cúng ky vị thầy mà Trụ trì nối pháp. 
Theo điều 7 Pháp Sư Kị trong Sắc Tu 
Bách Trượng Thanh Quy q. 2 (Đại 48, 
1119 thượng): »2? ñÄ 3Ÿ lỗ fF !H 32 ( 7# 
BE. 2Ù ⁄ #r Đ[ññ UH 3ý. Bị Jƒ.v Hứ 
lH| š‡ H. 1H fF 4 J4. ) — Nếu đặc 
biệt thỉnh hai vị: Tây đường và Lưỡng tự, 
thì gọi là Bạn chán thang. (Thọ trai xong, 
Tri khách của phương trượng mời các Táy 
đường, Lưỡng tự, buổi chiều tối ở trước 
tượng cùng nhau dùng xúp)«. 














BẠN DẠ # #& 

Còn gọi: ăn dạ, Đại dạ, Thông dạ (gọi 
theo thế tục). Trong các tự viện Thiền 
tông, một đêm trước khi đem vong tăng (vị 
tăng đã mắt) làm lễ trà tỳ, các sư tăng thức 
suốt đêm ở một bên làm bạn với vong tăng 
và cúng dường. Căn cứ theo Đại Giám 
Thanh Quy được dẫn trong môn Tiết Thời 
thứ 4, Thiền Lâm Tượng Khí Tiên, thì đêm 
thị tịch của người chết gọi là Đương Dạ, 
đêm thứ hai gọi là Vẫn Dạ, ngày thứ ba là 
lễ Trà Tỳ. 

Văn Dạ còn gọi là Đại Dạ, bởi chỉ lưu lại 


đây một đêm, ngày mai ra đi (không về 
nữa), cho nên ân cần cúng dường. Các sư 
tăng vây quanh trọn đêm không ngủ, nên 
gọi là Bạn Dạ, đêm ẫy chỉ đánh khánh và 
tụng Kinh Kim Cang. 


BẠN HẠC TÙY PHONG ĐẮC TỰ 
DO 4# #4 Rš ÉLf#? ñ # 

Làm bạn với hạc theo gió rong chơi. Thiền 
tông dùng cụm từ này để dụ cho cảnh giới 
giải thoát của Thiền giả cũng như mây hạc 
tự do tự tại không chướng ngại. Tắc 19, 
Thung Dung lục (Đại 48, 239 trung) ghi: 
»ï# # Eñ. HH 2 Ị ( ƒf #ễ Bễ J # H 
HH). — Biển xanh bát ngát, mây trắng 
lang thang (Làm bạn với hạc theo gió rong 
chơi)«. 




















BẠN NGÃ TỊNH LỮ THIỀN SƯ 4# 
3\ ;# lá #t Íụ 

Thiền tăng Tịnh Lữ đời Thanh, người đời 
gọi sư là Bạn Ngã Tịnh Lữ Thiền Sư. X. 
Tịnh Lữ. 


BẠN TĂNG ## 1# 

I. Còn gọi: Dịch răng. Trong Tịnh Độ 
Chân Tông ở Nhật Bản, Bạn Tăng là vị 
tăng giúp sức cho vị Trụ trì trong các pháp 
vụ như: Đọc kinh v.v... 

2. Còn gọi: Tòng tăng. VỊ tăng đi theo vị 
Trụ trì. 

3. Là vị tăng siêng năng hành đạo, theo sát 
vị Đạo sư trong nghi thức tu của Mật giáo. 


BẠN THIỀN 4‡ z# 

Còn gọi: Bồi Thiên. Canh năm, Trụ trì sau 
khi hành hương lên Tăng đường giúp đỡ 
đại chúng tọa thiền. Theo điều Trụ Trì 
trong Tiểu Tùng Lâm Lược Thanh Quy q. 
thượng (Đại 81, 690 trung) ghi: »f ‡ÿƒ 1H 


4O 


BÁẢNG TRẠNG BÀI THỊ ‡# 1Ä J# Zš 








†F X28 “# #t. 1t: #⁄ lï Rễ. — Vị Trụ 
trì nào giúp đỡ đại chúng tọa thiến gọi là 
Bồi Thiên«. 





BÀNG CƯ SĨ NGỮ LỤC #. # + 3# 
#k 

Ngữ lục 3 quyền, do Bàng Uẫn soạn vào 
đời Đường, Vu Địch biên tập, được xếp 
vào Tục Tạng kinh tập 120, trang 55. 
Quyền 1: Cơ duyên đối thoại giữa Bàng 
Uấn với các vị Mã Tổ, Thạch Đầu Hy 
Thiên, Đan Hà Thiên Nhiên, Phổ Tế, Tùng 
Sơn, Đại Mai; hiển thị cơ dụng Không 
Không vô tướng, vô vi, vô ngã của ông. 
Quyền 2, 3: Thơ ngũ ngôn, thất ngôn và 
các lời nói vụn vặt, đáng làm tắm ương 
cho người học tu tập. 


BÀNG GIA HÀNH CƯỚC 2š # ?ï 
l 


Chư tăng hành cước đến các Thiền viện 
khác đề tham bái. Văn Ích ngữ lục ghi: »ã# 
_E Rề # 3 f7 M. th Zi # äÌ, # #6 
Xi É..  H j 2b # Ã. ìB jM l§ 
X: : — Các Thượng tọa hành cước đến các 
Thiên viện khác đề tham bái, cũng phải xét 
kỹ, phải có chút đỉnh xuất sắc, chớ ỷ vào 
một ít trí huệ mà bỏ mắt thời gian«. 














BÀNG MIẾT NGỮ %3 !# ‡5 

Lời đạy thêm, nói thoáng qua đề thổ lộ yếu 
chỉ của thiền sư đối với người học. Tắc 30, 
Bích Nham lục (Đại 48, 169 hạ) ghi: »3⁄8 
#* Z4 3ã: 1 R fŠ MãE. — Viễn Lục 
Công nói: Đây là lời nói thoáng qua đề thổ 
lộ yếu chỉ«. 





BÀNG UẨN #% # 
Cư sĩ đời Đường, tự là Đạo Huyền, người 
đời gọi là Bàng cư sĩ, Bàng ông; người đất 


Hành Dương, Hành Châu (nay thuộc Hồ 
Nam), Trung Quốc. Ông xuất thân từ Nho 
nghiệp; lúc niên thiếu ngộ trần lao, chí cầu 
chân đề. Ban đầu ông yết kiến Thạch Đầu 
Hy Thiên, chợt có tỉnh, kết bạn với Đan Hà 
Thiên Nhiên. Sau đó tham vấn Mã Tổ Đạo 
Nhất, ngay dưới lời dạy liền lãnh hội 
huyền chỉ, và ở lại tham học hai năm. Do 
cơ phong lanh lẹ này khiến ông được mọi 
người chú ý. Niên hiệu Nguyên Hòa (8§06- 
820), ông bắc du Tương Dương (nay thuộc 
Tương Phàn, tỉnh Hồ Bắc) dắt theo vợ con 
làm ruộng dưới chân núi Lộc Môn. Ngày 
nào cũng có người đến hỏi đạo, những lời 
đáp của ông đều là lời cơ phong, nhân đây 
Vợ con của ông đều được triệt ngộ. 

Niên hiệu Thái Hòa (827-835), ông lìa đời, 
còn để lại Bàng Cư Sĩ ngữ lục 3 quyền. 


BẢNG TRẠNG BÀI THỊ ‡š 3 l‡ 
Trong tùng lâm, mỗi khi làm việc phải tri 
đơn, thiết bảng, thư trạng, bài thị v.v... để 
làm phương tiện thông tri cho đại chúng. 
Như khi vị Trụ trì mời trà nước Thủ tọa 
hoặc các vị tôn túc từ xa đến đều dùng 
bảng liệt kê danh sách do thị giả báo cho 
biết, gọi là Tri đơn. 

Lại, Trụ trì, Tri khố thỉnh mời chiêu đãi trà 
nước đại chúng thì dùng bảng, Thủ tọa mời 
thì dùng trạng. 

Địa điểm dán trạng, bảng, mỗi cái cũng 
không giống nhau: Phương trượng thỉnh 
Thủ tọa thì dán bảng ở trên tắm thẻ bên 
phía đông trước nhà Tăng. Tri khố mời 
Thủ tọa thì đem bảng dán ở trên tấm thẻ 
bên phía tây. Thủ tọa thỉnh Hạ đầu, Thủ 
trà, thì đem trạng dán trên tắm ván gian 
dưới trước nhà Tăng. 

Còn sự thông tri hành chính trong tùng lâm 
đều dùng phương thức treo thẻ để truyền 


41 


BẠNG CÁP THIÊN t#‡ lê 3š 





đạt, gọi là Bài thị. 


Địa điểm treo thẻ, tùy theo công việc mà 
nơi treo khác nhau. Như các thẻ báo tin về 
kiết hạ, tụng giới, thỉnh thức, thiếp đan, 
phổ Phật v.v... đều treo ở trước Trai 
đường. Thượng đường, binh phất, cầu 
thỉnh, cầu mưa v.v... treo thẻ ở trước Đại 
điện. Khởi thất, giải thất v.v... treo thẻ ở 
trước Thiền đường. Thăng tòa, miễn lễ 
v.v... treo thẻ ở phía trong trước điện VI 
Đà. 


BẠNG CÁP THIỀN 3‡ 3+ ‡# 


Thiền pháp nêu rõ chân diện mục của bậc 
pháp sư Thiền tông, giống như thấy rõ ruột 
gan của con sò (Bạng cáp: con sò). Tắc 18, 
Vô Môn Quan (Đại 48, 295 trung) ghi: »Ìh| 
li A, # #3 # HỆ hà Rll. — Ông già 
Động Sơn, tham được chút ít Bạng cáp 
thiên«. 





BÁO ÂN 3# #8. 

Thiền tăng đời Tống, họ Lưu, người xứ Lê 
Dương (nay ở hướng đông nam huyện Hưu 
Ninh, tỉnh An Huy) Trung Quốc. Sư nối 
pháp Thiền sư Nghĩa Thanh ở núi Đầu Tử. 
Tác phẩm: Tào Động Tông Phái lục, Thọ 
Bỏ Đề Tâm Giới Văn, Lạc Phát Thụ giới 
Nghi Văn. 


BÁO ÂN HỒNG TẾ TỰ 3# #8 3t 3t 
# 

Chùa Quảng Tế ở đời Nguyên được gọi là 
Báo An Hông Tê tự. X. Quảng Tê tự. 


BÁO ÂN QUANG HIẾU THIỀN TỰ 
‡# 8: ÈL Ý # 
X. Hạc Lâm tự. 


BÁO ÂN TỰ 3# #. ‡ 

Còn gọi: Bắc Thiền Tự. 

I. Chùa nằm ở đường Nhân Dân, Bắc 
thành, Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung 
Quốc; được xây dựng vào khoảng niên 
hiệu Xích Ô (238-251), triều Đông Ngô, 
đời Tam Quốc, ban đầu lấy tên »Thông 
Huyền Tự«. 

Niên hiệu Khai Nguyên thứ 26 (738) đời 
Đường, chùa được đổi tên là Khai Nguyên 
Tự. Về sau bị phá hủy. Niên hiệu Đồng 
Quang thứ 3 (925) đời Hậu Đường, Ngô 
Việt Vương Tiền Mục đổi tên chùa là Báo 
Ân Tự. Đời Tống, Vua ban cho tên khác là 
»Vạn Thọ Báo Ân Quang Hiếu Tự«. 
Khoảng niên hiệu Vĩnh Lạc (1403-1424) 
đời Minh, chùa được đối tên là Bắc Thiền 
Tự, gọi tắt là Bắc Tự. Từ đời Minh Thanh 
về sau, nơi đây là một đại thiền lâm ở miền 
Đông nam, sản xuất nhiều bậc Thiền sư 
kiệt xuất. Trong khuôn viên chùa có một 
cái tháp cao 76 m, rộng lớn tráng lệ, đứng 
đầu các tháp ở Tô Châu và được khen là 
»Giang Nam đệ nhất tháp«. 

Điện Quán Âm được xây vào niên hiệu 
Vạn Lịch thứ 32 (1604) đời Minh, trong 
điện có tượng »Quán Âm bắt nhiễm trằn« 
cao vài trượng, nên gọi là »Bất nhiễm trần 
Quán Âm điện«; lại do các cấu kiện chủ 
yếu được sử dụng là cây Nam Mộc nên 
người đời gọi là »Nam Mộc Quán Âm 
điện«. Điện này là một ngôi kiến trúc đời 
Minh hoàn chỉnh nhất hiện còn. Trong điện 
còn có 10 bức họa, vẽ về người vật, hoa cỏ, 
chim muông, núi sông... Trong chùa vẫn 
còn các di vật văn hóa cô như: Bia ghi 
công của Trương Sĩ Thành, Tàng kính 
lâu... 


2. Chùa ở góc đông bắc Quan thành, huyện 


42 


BẢO CÁNH TAM MUỘI CA 3ï #š = 1£ ñ# 





Thọ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, tương 
truyền do ngài Huyền Trang phụng sắc xây 
dựng vào khoảng niên hiệu Trình Quán 
(627-649) đời Đường. Vốn có tên là »Sùng 
Giáo Thiền Viện«, »ĐÐông Thiền Viện«, 
»Đông Thiền Tự«. Khoảng niên hiệu Hồng 
Võ (1368-1398) đời Minh, chùa được đổi 
tên là »Báo Ân Tự«. Các điện đường hiện 
còn là kiến trúc đời Thanh, chủ yếu có: 
Sơn môn, Thiên vương điện, Đại hùng bảo 
điện, Thiền đường, Khách đường. Đại 
hùng bảo điện màu sắc rực rỡ, hùng tráng. 
Trong điện có sắp bày các pho tượng điêu 
khắc từ gỗ, đồng, đất nung. Các tượng lớn 
đời Đường dáng vẻ trang nghiêm, nét mặt 
đầy đặn. Các tượng lớn đời Tống có dáng 
ngồi yên nhìn xuống, biểu lộ vẻ sống động. 
Các pho tượng đồng đúc vào đời Minh thì 
đơn giản, trong sáng, hồn hậu, có vẻ như 
sống. 

Các pho tượng đất cuối đời Minh đầu đời 
Thanh, tư thái khác nhau, I8 vị La-hán 
được tạo hình rất lạ, có thê nói là những tác 
phẩm nghệ thuật quý báu. 


BÁO QUỐC TỰ 3# BỊ ‡ 

Chùa nằm trên sườn núi Nga My tỉnh Tứ 
Xuyên, Trung Quốc. Tiền thân tên là »Hội 
Tông Đường«, địa chỉ ở cạnh sông Du Cñà 
bên phải chùa Phục Hồ thờ cúng bài vị 
bằng gỗ của Phổ Hiền Phật gia, Quảng 
Thành Tử Đạo gia, Sở Cuồng Nho gia, ý 
nghĩa dung hợp tam giáo. Khoảng niên 
hiệu Thuận Trị (1644-1661) đời Thanh 
Thiền sư Văn Đạt đỡ bỏ ngôi đường xây 
cất chùa trên nền cũ để thờ Phật tượng. 
Niên hiệu Khang Hy thứ 42 (1703) trùng 
tu, vua ban tên »Báo Quốc Tự«. Chùa dựa 
vào thế núi mà xây cắt, trên tuyến trục giữa 
theo thứ lớp có Sơn môn, Di Lặc điện, Đại 


hùng bảo điện, Thất Phật điện, Tàng kinh 
lâu, từng bước lên cao kiến trúc càng hùng 
vĩ, khí thế hiên ngang, tượng Phật ở mỗi 
điện ánh vàng rực rỡ chói mắt. Cửa nẻo 
của điện vũ trong chùa điêu khắc tinh xảo 
đẹp đẽ, đồ án sinh động, phong cách thuần 
phác cô xưa tráng lệ. Dưới Tàng kinh lâu 
có một tượng Phật bằng sứ cao 3,4m được 
nung vào niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 13 (1415) 
đời Minh tạo dáng tự nhiên, dáng vẻ sinh 
động. Trong chùa còn có một tháp Hoa 
Nghiêm bằng đồng được đúc vào đời Minh 
cao 7m, chia làm 3 đoạn 14 tầng, trên tháp 
có khắc hơn 4700 tượng Phật nhỏ và toàn 
bộ văn kinh Hoa Nghiêm, tạo dáng mạnh 
mẽ đẹp đẽ. Ngoài chùa trên lầu Phượng 
Hoàng có một ngôi đình trên treo một đại 
hồng chung bằng đồng của trụ trì chùa 
Thánh Tích vào khoảng niên hiệu Gia Tĩnh 
(1522-1566) đời Minh về sau đời đến đây. 
Chuông cao 2,3m nặng 2,5 tấn. Trong 
ngoài chuông có khắc danh tính của vua 
chúa, bá quan văn võ, cao tăng, cư sĩ cùng 
văn bia và hơn 61000 chữ kệ Phật. 


BẢO CẢNH TAM MUỘI BẢN 
NGHĨA ?# 3š = tÈ + š. 

Sách, 1 quyền, do Hành Sách soạn vào đời 
Thanh, được xếp vào 7c Tạng kinh tập 
I1I, trang 267. Sư dùng 6 thứ sách tranh: 
Bảo Cảnh Tam muội, Thiên Chính hồi hỗ, 
Tam điệp phân quái, Ngũ biến thành vị, 
Nhị dụ hiển pháp, Lục hào nhiếp nghĩa để 
nêu lên tinh nghĩa Trùng ly lục hào, Chính 
thiên hối hỗ và giải thích cặn kẽ thuyết ngũ 
VỊ. 


BẢO CẢNH TAM MUỘI CA # # 
=1### 


Còn gọi: Động Sơn Lương Giới Thiển sư 


43 


BẢO CÁNH TAM MUỘI HUYỀN NGHĨA 8ï #š = 1£ x 





Bảo Cảnh Tam Muộôi Bảo Cảnh Tam 
Muộôi. Sách, I thiên, do Động Sơn Lương 
Giới soạn vào đời Đường. 

— Thiên này ghi lại huyền chỉ chính thiên 
hồi hỗ của tông Tào Động bằng thể ca 
ngâm. Thuyết Chính thiên hồi hỗ thật ra 
bắt nguồn từ 72m Đồng Khé do Thạch 
Đầu Hy Thiên soạn. Sau đó Thạch Đầu 
truyền cho Dược Sơn, Dược Sơn truyền 
cho Vân Nham, Vân Nham truyền cho 
Động Sơn. Đến đời Động Sơn mới tập đại 
thành thuyết ngũ vị, nên thiên này và Than 
Đồng Khể đồng là sách căn bản của tông 
Tào Động, do đó rất được xem trọng. Toản 
thiên làm theo thể tứ ngôn, gồm 94 câu, 
376 chữ, được xếp vào Quân Châu Động 
Sơn Ngộ Bản Thiển sư ngữ lục, và Nhân 
Thiên Nhãn Mục q. 3. 

Các sách chú thích có: 

— Bảo Cảnh Tam Muội Huyện Nghĩa. 

— Bảo Cảnh Tam Muội Bản Nghĩa. 

— Bảo Cảnh Tam Muộôi Nguyên Tông 
Biện Mậu. 


BẢO CẢNH TAM MUỘI HUYỂN 
NGHĨA 3# 2# £ tÈ >% š, 

Sách, I quyền, do Vân Ngoại Vân Tụ soạn 
vào đời Tống, được xếp vào Tục Tạng kinh 
tập LI1, trang 222. 

Vân Tụ đem Bảo Cảnh Tam Muộôi Ca chú 
thích tỉ mi để giải thích nguyên nghĩa vi 
diệu của nó. Sách này được phụ lục ở 
quyền hạ của Trùng Biên Tào Động Ngã Vị 
Hiển Quyếi. 


BẢO CẢNH TAM MUỘI NGUYÊN 
TÔNG BIỆN MẬU 3# # £ 1t £# # 
Sách, l quyền, do Vân Tông Tịnh Nột soạn 
vào đời Thanh, được xếp vào Tc Tạng 


kinh tập 111, trang 279. 

Tịnh Nột trình bày và phân tích bản nghĩa 
Bảo Cảnh Tam-muội, giải thích Trùng ly 
lục hào, Chính thiên hồi hỗ của Vân Nham. 
Trình bày và giải thích về việc lấy: Chính 
thiên của Động Sơn Lương Giới làm căn 
bản để lập Ngũ vị Công huân, Công huân 
của Tào Sơn Bản Tịch làm căn bản để lập 
Ngũ vị quân thần, Chính thiên Công huân 
của Thạch Sương làm căn bản đề lập Ngũ 
vị Vương tử, mục đích nhằm hiển bày ý 
chỉ của »Bảo Cảnh Tam Muội Ca«. 


BẢO CÔNG VIỆN Z3 2> 

1. Chùa Linh Cốc vào đời Đường gọi là 
Bảo Công viện. X. Linh Cốc tự. 

2. Đời Đường, vào niên hiệu Càn Phù 
(874-879), chùa Khai Thiện vâng lệnh vua 
đổi tên là Bảo Công viện. X. Khai Thiện 
tự. 


BẢO ĐÀM #Ÿ # (1129-1197) 

Còn gọi: Thiếu Đàm. Thiền tăng đời Tống, 
họ Hứa, hiệu Thiếu Vân, người đời gọi sư 
là »Cát Châu Chí Nhân«, người xứ Long 
Du (nay là Đông Sơn, Tứ Xuyên) Trung 
Quốc. Sư nối pháp Thiền sư Đại Huệ Tông 
Cáo. Tác phâm: Đại Quang Minh Tạng, 3 
quyền. 


BẢO GIÁC THIỀN SƯ # # ‡# ## 
Thụy hiệu của Thiền tăng Tổ Tâm đời 
Tống. X. Tổ Tâm. 


BẢO GIÁC THIỀN TỰ # # # 3 

Chùa nằm ở thành phố Đài Trung, tỉnh Đài 
Loan, Trung Quốc. Năm 1917 Phương 
trượng chùa Hậu Quả tỉnh Phúc Kiến là 
Hòa thượng Lương Đạt sáng lập. Năm 
1963 khởi công xây dựng một tượng Phật 


44 


BẢO HOA SƠN CHÍ # #‡ Il| 





Di Lặc cao gần 30m (88 xích) và bắt đầu 
lập ra tạp chí »Tân Giác Sinh« cùng nhà 
xuất bản Văn Hóa Phật Giáo Quốc Tế. Đây 
là một chùa nồi tiếng ở Trung bộ Đài Loan. 


BẢO GIÁC TỔ TÂM THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC 3 # 2s: # É 3# 4 

Còn gọi: Hoàng Long Hi Đường Tâm 
Hòa thượng ngữ lục, Hoàng Long Am Chủ 
ngữ lục, Hồi Đường Hòa thượng ngữ lục. 
Ngữ lục, 1 quyền do Hối Đường Tổ Tâm 
soạn vào đời Tống, Tử Hòa ký lục, Trọng 
Giới trùng biên. Nội dung gồm có: Những 
lời thượng đường của Tổ Tâm, Hỏi đáp 
thay trong thất, Cử cổ tắc trong thất, Kệ 
tụng. Sách này được xuất bản vào niên 
hiệu Nguyên Phong thứ 1 (1078) đời Tống 
và được xếp vào /!oàng Long Tứ Gia lục, 
q. 2. 


BẢO GIÁC TỰ THÁP 3# # ‡ 3+ 
Tháp nằm ở thành phố Đài Trung, tỉnh Đài 
Loan, Trung Quốc. Năm 1928 tháp do 
Pháp sư Lương Đạt một Thiền tăng tông 
Lâm Tế xây cất. Điện vũ trong chùa hùng 
vĩ tráng lệ. Tháp hình tròn, bảy tầng, mỗi 
tầng có thờ một tượng Phật Như Lai bằng 
bảy báu. 


BẢO GIÁM ?Ä # (?-1173) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 9, nối pháp Thiền sư Đa 
Vân. Sư họ Kiều Tên Phù, quê ở làng 
Trung Thụy miền Bắc Việt Nam (nay 
thuộc huyện Đan Phụng, tỉnh Hà Đông). 
Thuở nhỏ học Nho, thông hiểu Thi, Thơ, 
Lễ, Dịch, chữ viết rất đẹp. Sư làm quan 
đến chức Cung hậu xá nhân đời Lý Anh 
Tông. 

Năm 30 tuổi, sư bỏ quan đến chùa Bảo 


Phúc quận Mỹ Lương thọ giáo xuất gia với 
Thiền sư Đa Vân. Tạng kinh trong chùa 
này do chính tay sư chép lại. Đến khi 
Thiền sư Đa Vân tịch, sư kế tiếp trụ trì 
chùa này. Đời sống của sư rất đạm bạc, 
suốt năm chỉ mặc áo gai thô sơ, trong mình 
không dính một sợi tơ. Công việc tu trì thì 
không bao giờ trễ nãi. 

Kệ thị tịch: 

#ỉ #í ? II H HỆ ^ 

3L 2 Fš ñ¿ HỆ 4l 32 

#ỉ Ä 3% ñh 2Ñ 2} ĐI 

38 _L- †Ä Đ 31 #t KE 

»Trí giả do như nguyệt chiếu thiên 

Quang hàm trần sát chiếu vô biên 

Nhược nhân yếu thức tu phân biệt 

Lãnh thượng phù sơ tỏa mộ yên«. 

»Người trí khác nào trăng rọi không 









































Chiêu soi khắp cối sảng khôn ngắn 
Nếu người cần biết, nên phán biệt 
Khói mù man mác phủ non chiếu«. 


BẢO HẠNH 2 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Lâm Tế đời thứ 35, nối pháp thiền sư Minh 
Hoằng Tử Dung. Sư húy là Thiệt Vinh, 
hoằng hóa ở chùa Viên Tịnh, Khánh Hòa 
thuộc Đàng Trong, Việt Nam. Theo: Lịch 
Sử Phật Giáo Đàng Trong của Nguyễn 
Hiền Đức. 


BẢO HOA NGỌC. THẠCH THÁP 
LÑ 1. 
X. Đại Bảo Quang tháp. 


BẢO HOA SƠN CHÍ Ä # ,› & 

Chí, 15 quyền, do Lưu Danh Phương soạn 
vào đời Thanh. Núi Bảo Hoa nằm ở huyện 
Cú Dung, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 
Tương truyền nơi đây là đạo tràng của 


45 


BẢO KIM 3ï 2 (1308-1372) 





Thiền sư Bảo Chí, do vì lâu đời nên bị 
hoang phế. Mãi đến niên hiệu Vạn Lịch 
(1573-1619) đời Minh, thiền sư Diệu 
Phong xây điện bằng đồng đặt tên là 
»Ihánh Hóa Long Xương Tự«. Khoảng 
niên hiệu Khang Hy (1662-1722) đời 
Thanh, được sắc tứ là »Huệ Cư Tự«, do 
đây mà nổi tiếng ở đời. Khi ấy có Lưu 
Danh Phương soạn sơn chí, chia làm 24 
loại: Sơn đồ, hình thắng, tinh dã, sơn thủy, 
kiến trí, cô tích, linh dị, cao tăng, luật sư, 
bi minh, bi ký, tháp minh, chiếu sắc, tấu 
sớ, công di, ký, phú, tự, truyện, tán, khảo, 
thư, khải, thi. 

Tuy sách này có tên là Sơn chí nhưng kỳ 
thực vì Huệ Cư Tự mà làm, có khắc bản 
vào đời Thanh. 


BẢO KIM # # (1308-1372) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên-đầu 
đời Minh, họ Thạch, người xứ Vĩnh Thọ 
Càn Châu (nay thuộc Thiểm Tây) Trung 
Quốc. Vua nhà Nguyên ban cho sư hiệu 
»Tịch Chiếu Viên Minh«. Sư nối pháp 
Thiền sư Như Hải. 


BẢO LÂM TRUYỆN 3# 3 1# 

Còn gọi: Đại Đường Thiêểu Châu Song 
Phong Sơn Tào Khê Bảo Lâm truyện, Tào 
Khê Bảo Lâm truyện, Song Phong Sơn Tào 
Khê Bảo Lâm truyện. Truyện, 10 quyền, do 
Trí Cự soạn vảo niên hiệu Trinh Nguyên 
thứ 17 (801) đời Đường, được xếp vào 
»Tống Tạng Di Trân«. 

Chùa Bảo Lâm ở Tào Khê, Thiều Châu là 
đạo tràng của Tổ Huệ Năng tuyên dương 
Thiền pháp nên lấy đây làm tên sách để 
làm sáng tỏ pháp thông của Ngài. 

Nội dung gồm có những tác phâm về lịch 
sử Thiền tông như: Đàn Kinh, Ngũ Minh 


tập, Tục Pháp truyện, Quang Xán lục, Lịch 
Đại Pháp Bảo ký, chủ trương có sự truyền 
thừa của 28 vị Tổ. Sau đó còn có: 7ổ 
Đường tập, Cảnh Đức Truyền Đăng lục, 
nhằm xác định chỗ truyền của thuyết 28 vị 
Tổ. 

Trí Cự viết sách nảy nhăm mục đích luận 
giải rõ ràng về sự quan hệ giữa Tôn giả Sư 
Tử và Bồ-đề Đạt-ma. Thế nên, khi sách 
này ra đời thì bị các thiền sư đời sau viết 
sách chê trách. 


BẢO LÂM TỰ 3# 3x 3 
X. Nam Hoa Tự. 


BẢO LIÊN TỰ 3# # ‡ 

Chùa nằm lưng chừng núi Đại Dữ, Hồng 
Kông, Trung Quốc. Xung quanh có núi 
Phụng Hoàng, DI Lặc, Liên Hoa, Mộc 
Ngư, Sư Tử Đầu. Vốn được gọi »Hồng 
Kông Đệ Nhất Thiền Lâm«. Khoảng niên 
hiệu Tuyên Thống (1909-1911) đời Thanh 
hai vị Thiền sư Đại Duyệt và Đốn Tu từ 
Kim Sơn, Giang Tô đến đây khai sơn. Năm 
1924 Hòa thượng Kỷ Tu chùa Giang 
Thiên, Kim Sơn đến đây đảm nhiệm trụ trì, 
đặt tên là »Bảo Liên Tự«, năm sau khởi 
công xây dựng Đại điện. Năm 1930 Hòa 
thượng Phiệt Khả kế nhiệm trụ trì mở rộng 
xây dựng trước sau hoàn thành Địa Tạng 
điện, Tổ đường, Ngũ quán đường, Bát nhã 
thiền đường. Năm 1969 khánh thành Đại 
hùng bảo điện, khí thế hào hùng. Đây là 
một ngôi chùa nổi tiếng ở Đông Nam Á. 


BẢO NHẬM ##£ # 

Sau khi ngộ thiền, còn cần phải gìn giữ, 
bảo vệ gọi là Bảo nhậm. Tiết Hoa Dược 
Trí Bằng Thiền sư trong NĐHN q. 14 ghi: 
»Hl #Â #Ä f #. Ji El: 7ú # 




















46 


BẢO QUANG TỰ 8ï % # 














Hù . hề C ‡f ‡h 2K J#R Xf fl ) El: 3x TE 
## + ®? H HH: #“Œ ï R. #1% 





%4 j%. W H: ZÑ ÍÄ fE. Hị 
li. — Sư liên khế ngộ và nói: Hóa ra thế 
ấy. Thành (chỉ thiển sư Khô Mộc Thành) 
bảo: Ngươi hội cải gì? Sư đáp: Mùa xuân 
gieo hạt, mùa hạ lớn lên, mùa thu gặt hải, 
mùa đông cắt chứa. Thành bảo: Nhất thiết 
phải bảo nhậm. Sư ứng thanh: Dạ.« 








BẢO NINH TỰ ?$ $ 3 

Chùa nằm trong thành phố Nam Kinh, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc. Được xây cất vào 
niên hiệu Xích Ô thứ 4 (241) đời Đông 
Ngô thời Tam Quốc. Thời Nam triều Lưu 
Tống chùa tên »Kỳ Viên Tự«. Khoảng 
niên hiệu Khai Nguyên (713-741) đời 
Đường đổi tên là »Trường Khánh Tự«. 
Khoảng niên hiệu Bảo Đại (943-957) đời 
Nam Đường lại đổi tên là »Phụng Tiên 
Tự«. Khoảng niên hiệu Thái Bình Hưng 
Quốc (976-984) đời Tống vua ban cho tắm 
biển »Bảo Ninh Tự«, đương thời trong 
chùa có những kiến trúc như Phụng hoàng 
đài, Bạch tháp, Quán Âm điện, La hán 
đường, Thủy lục đường, tăng chúng ước 
khoảng 500 người. Niên hiệu Chính Hòa 
thứ 7 (1117) vua ban sắc đổi tên là »Thần 
Tiêu Cung«. Niên hiệu Kiến Viêm thứ 1 
(1127) khôi phục tên cũ. Niên hiệu Kiến 
Viêm thứ 3 (1129) vua Cao Tông làm 
thành hành cung, chùa bị phá hủy. Pháp 
Dung, TỔ của tông Ngưu Đầu đời Đường 
đã từng trụ ở chùa này hưng thịnh một 
thời. Về sau các vị cao tăng trụ trì có 
Phụng Tiên Huệ Đồng, Bảo Ninh Nhân 
Dũng, Cổ Lâm Thanh Mậu. 


BẢO PHÁC ## ‡t (Thế Kỷ XIV) 
Thiền tăng đời Trần, thuộc Thiền phái Trúc 


Lâm Yên Tử, đời thứ 2, Việt Nam. Sư là 
người phụ giúp Giác Hoàng trong việc tổ 
chức và xây dựng phái thiền Trúc Lâm khi 
mới thành lập. Sau được vua Trần Anh 
Tông phong làm Quốc sư. Theo: 7Hiểi 
Uyển Tập Anh. 


BẢO PHÚC TỰ 1# 3š ‡ 

Chùa ở núi Đại Mai, huyện Ngân, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc. Niên hiệu Khai 
Thành thứ I (836) đời Đường, Thiền sư 
Pháp Thường kết am tranh ở nơi đây, về 
sau dần dần trở thành thiền vũ, ban đầu tên 
là »Kim Văn Viện«. Thời Tống Nhân 
Tông xây cất lại đổi tên là »Huệ Chiếu 
Tự«. Thời Nam Tống còn gọi là »Bảo 
Phúc Tự«. 


BẢO PHÚC VIỆN 1# 3§ ft 

Năm trong núi Bảo Phúc, huyện Long Khê, 
tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Niên hiệu 
Trinh Minh thứ 3 (917) đời Hậu Lương, 
Thứ sử Chương Châu là Vương Công 
Khâm sáng lập. TỔ sư khai sơn là ngài 
Tùng Triển, pháp tự của Tuyết Phong 
Nghĩa Tôn trụ ở núi này hơn l2 năm, kẻ 
học đạo tụ tập thường hơn 700 người. Niên 
hiệu Thiên Thành thứ 3 (928) Tùng Triển 
thị tịch. Về sau lần lượt có các vị cao tăng 
trụ trì như Siêu Ngộ, Khả Trù, Thanh 
Khoát hoằng dương tông môn. 


BẢO PHƯƠNG # 2 
Thiền tăng đời Minh, đắc pháp nơi Thiền 
sư DI Phong Ninh, cơ phong bén nhạy. 


BẢO QUANG TỰ 3% % 3 

Còn gọi: Bảo Quang Thiển Viện. Chùa 
nằm ở phía Bắc trung tâm huyện Tân Đô, 
tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tương truyền 


47 


BẢO SÁT # šJ (THế Kỷ XIV) 





được xây cất vào thời Đông Hán, đời Tùy 
tên là »Đại Thạch Tự«. Niên hiệu Quảng 
Minh thứ 2 (881) đời Đường, vua Đường 
Hy Tông vì tránh nạn Hoàng Sảo khởi 
nghĩa mà chạy đến Tứ Xuyên dừng chân 
nơi đây, ở phía sau chùa tu tạo hành cung, 
sai Quốc sư Ngộ Đạt trùng tu tự viện và 
thấp xá-lợi, đổi tên là »Bảo Quang Tực«. 
Đến đời Tống khi Thiền sư Viên Ngộ trụ 
trì thì tăng chúng có trên 3000 người. Đây 
là thời kỳ hưng thịnh nhất từ khi cất chùa 
đến nay. Cuối đời Minh chùa bị binh lửa 
thiêu hủy. Niên hiệu Khang Hy thứ 9 
(1670) đời Thanh xây dựng lại. Từ đây về 
sau trải qua 200 năm lần lượt xây dựng mở 
rộng, tự viện điện đường càng thêm hùng 
vĩ tráng lệ xanh vàng rực rỡ. Chiếm diện 
tích 9 ha, trong đó diện tích kiến trúc hơn 2 
ha. Trên tuyến trục giữa y theo thứ lớp có 
những kiến trúc như Bức tường bình phong 
chữ »Phúc«, Sơn môn điện, Xá-lợi tháp, 
Thất Phật điện, Đại hùng bảo điện, Tàng 
kinh lâu. Hai bên có lầu chuông trống, nhị 
bài phòng, hành lang tả hữu, phương 
trượng bảo đông tây; ngoài ra còn có l6 
tòa Tứ hợp viện liên tiếp với nhau. Nghỉ 
quỹ Thiền tông đầy đủ như Thiền đường, 
Giới đường, Pháp đường, Trai đường, là 
nơi tập trung hiển bày phong cách cùng 
diện mạo thiền tự. 


BẢO SÁT 3Ÿ š| (thế kỷ XIV) 
Thiền tăng đời Trần, thuộc thiền phái Trúc 
Lâm Yên Tử, đời thứ 2, Việt Nam. 


BẢO SỞ # Ø[ 

Dụ chỉ cảnh giới cao tột của Đại thừa, tức 
thành Phật. Tiết Tục Nghệ Ngôn trong 
NHQL q. 30 ghi: »‡? fÉ llI ¿ H 2b. RỊ 
#f Úĩ ft: . È 4 TH HÉ.. - Nếu dụng 

















tâm được như thế thì gân đến Bảo sở, 
quyết chăng đổi gạt nhau«. 


BẢO THANH Ÿ ¿Ä (1752-1859) 

Thiền tăng đời Nguyễn, thuộc tông Lâm Tế 
đời thứ 40, nối pháp Thiền sư Tính Thông 
Giác Ngộ. Sư húy Hải Chính, người Việt 
Nam. Sư lập chùa Vân Sơn, trông coI chùa 
Long Bàn (Bà RỊa) và chùa núi Chứa Chan 
(Long Khánh) Theo: LSPGĐT của 
Nguyễn Hiền Đức. 


BẢO THÔNG 3Ÿ :§ 
Hiệu của Thiền tăng Đại Điên đời Đường. 
X. Đại Điên. 


BẢO THÔNG TỰ 3 :š ‡ 

Chùa nằm ở phía nam sườn núi Vũ Xương 
Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ 
Bắc,Trung Quốc. Là một trong bốn đại 
tùng lâm ở Vũ Hán. Nguyên tên là »Sùng 
Ninh Vạn Phật Thiền Tự«, được xây cất 
vào khoảng niên hiệu Đoan Bình (1234- 
1236) đời Tống. Khoảng niên hiệu Đại 
Đức, Chí Thuận (1297-1333) đời Nguyên 
từng nhiều lần mở rộng xây dựng. Niên 
hiệu Hồng Vũ thứ 6 (1373) đời Minh vua 
Sở Chiêu Vương sửa sang xây cất lại. Niên 
hiệu Thành Hóa thứ 21 (1485) đời Minh, 
đổi tên là »Bảo Thông Thiền Tự«. Nhân 
Đại sư Từ Nhẫn cúng dường »Phật 
túc«(Bàn chân đức Phật) cho chùa đem từ 
núi Đại Hồng, Tùy Châu sang nên còn gọi 
»Hồng Sơn Tự«. Niên hiệu Khang Hy thứ 
15 đến 30 (1676-1691) mô phỏng theo các 
chùa lớn ở Tây Sơn, Bắc Kinh mà xây cất 
lại hùng vĩ trắng lệ, được col là giàu có và 
đẹp đứng vào bậc nhất thiên hạ. Niên hiệu 
Hàm Phong thứ 2 (1852) bị phá hủy bởi 
binh lửa. Hiện chỉ còn kiến trúc vào niên 


48 


BẢO ỨNG THIỀN SƯ # /š Xš Hñ 





hiệu Quang Tự thứ 5 (1879) xây cất lại, 
chủ yếu có Sơn môn, Ao phóng sinh, Cầu 
thánh tăng, Điện tiếp dẫn, Điện thờ phụ hai 
bên, Đại hùng bảo điện, Tổ sư điện, Thiền 
đường, Thiết Phật điện, Tàng kinh các. 
Những kiến trúc này vừa hiên ngang vừa 
tĩnh mịch nhấp nhô theo thế núi ân hiện tự 
nhiên. Văn vật còn lại trong chùa gồm có 
một đại hồng chung đúc vào khoảng niên 
hiệu Gia Hy đời Tống (1237-1240), một 
đôi sư tử bằng đá điêu khắc vào đầu đời 
Minh. Phía sau chùa có tháp Hồng Sơn 
thấp thoáng giữa tùng bách xanh tươi. 


BẢO TÍCH 3 #š 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Mã Tổ 
Đạo Nhắt, thụy hiệu »Ngưng Tịch Đại 
Sư«. 


BẢO TÍCH TỰ 3 #š 3 

1. Chùa nằm ở thị trắn Cảnh Đức, tỉnh 
Giang Tây, Trung Quốc. Khoảng niên hiệu 
Đại Trung (847-859) đời Đường tăng nhân 
U Công sáng lập. Thiền tăng Liễu Nguyên 
đời Tống xuất gia nơi đây, sau khi vân du 
đến Kinh Sư, vua Tống Thần Tông ban 
hiệu »Phật Ẩn«. Từng kết thi thiền xã với 
Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, tình giao hảo 
rất đậm đà. Hai họ Tô, Hoàng cũng từng đi 
lại chùa Bảo Tích. Phật Án có làm thơ 
rằng: »Dữ quân cộng kết thi thiền xã, hà 
nhật tùng quan thoại thử tâm« (Cùng anh 
đồng kết thi thiền xã, thoải mái ngày nào 
nói về tâm. ) Người đời sau xây cất »Tam 
Hiền Đường« ở phía sau chùa để thờ cúng. 
Cuối đời Nguyên chùa bị phá hủy, niên 
hiệu Hồng Vũ thứ 17 (1384) đời Minh 
được trùng tu. Cuối đời Minh binh loạn 
tăng tán, chùa chiền bị sụp lở. Niên hiệu 
Thuận Trị thứ 7 (1650) đời Thanh, Tri 


huyện Lâu Duy Tung mời tăng nhân Phổ 
Tĩnh tu sửa lại và đem những cây bách khô 
còn sót lại sau hỏa hoạn do ngài Phật Ấn 
trồng mà điêu khắc thành tượng Tam Hiền. 
Đời Thanh thi nhân Uông Ứng Triệu có 
làm thơ vịnh về việc nảy như sau: »Cô tự 
vân phong trụ Liễu Nguyên. Tô, Hoàng lưu 
ngụ đáo kim truyền, cố nhân khởi ý nạp y 
tặng, ký ảnh ưng thiêm bách tử thiền« 
(Mây phủ chùa xưa trụ Liễu Nguyên. Tô, 
Hoàng lưu ngụ đến nay truyền, cố nhân 
đâu muốn nạp y tặng, kỷ ảnh những thẹn 
bách tử thiền). Chùa chiền đã bị phá hủy, 
hiện nay chỉ còn ba tâm bia đá khắc sự tích 
Phật Ấn và chùa Bảo Tích. 

2. Chùa nằm ở phía bắc Tào Sơn, huyện 
Nghi Hoàng, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. 
Khoảng niên hiệu Càn Ninh (894-897) đời 
Đường Tào Sơn Bản Tịch sáng lập, bản 
danh »Hà Ngọc Quán«, biệt danh »Sùng 
Thọ Viện«. Đời Tống vua ban cho tấm 
biển »Bảo Tích Tự«. Đệ tử nối pháp của 
Bản Tịch là Huệ Hà cũng trụ ở chùa này. 


BẢO TÍNH 3Ÿ ‡ (?-1034) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 7, nối pháp Thiền sư Định 
Hương. Sư họ Nghiêm, quê ở Châu Minh, 
miền Bắc Việt Nam. Sư hoằng hóa ở chùa 
Cảm Ứng trên núi Ba Sơn, phủ Thiên Đức 
(nay thuộc tỉnh Hà Bắc). Theo: Thiền Uyển 
Tập Anh. 


BẢO TRIỆT # # 

Thiền tăng đời Đường, trụ núi Ma Cốc, nồi 
pháp Mã Tổ Đạo Nhất. 

BẢO ỨNG THIỀN SƯ #3 /È ‡# 


Thiền tăng Huệ Ngung đời Ngũ Đại trụ 
viện Bảo Ứng, người đời gọi là Bảo Ứng 


49 


BẢO VĂN ĐẠI SƯ #ï [šj X lữ 





Thiền sư. X. Huệ Ngung. 


BẢO VĂN ĐẠI SƯ # M] % ff 
Hiệu của Thiền tăng Duy Kính đời Ngũ 
Đại. X. Duy Kính. 


BÃO KIỀU TRỤ THÁO TẨY 3 ‡§ 
+: ##.⁄@) 

Còn gọi: Bão Xuân đả phách phù (2) 

1. Hai tay ôm chặt cột cầu mà muốn cọ 
rửa, 

2. Hai tay ôm chặt cây Xuân mà muốn đi 
chơi. 

Giống như người muốn được lãnh ngộ tự 
tâm mà cứ chấp chặt giáo điều. 


BÃO PHÁC 3# 3# (?-1629) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lạc, người xứ 
Lâm An (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc. 

Năm 15 tuổi, sư đến chùa Diệu Nghiêm 
cạo tóc làm tăng. Năm 22 tuổi đến chùa 
Vân Thê thọ giới Cụ túc. Ít lâu sau sư ở ân 
trong núi Kính Sơn. Một hôm, sư bỗng 
rỗng rang thấu suốt, liền đến Kinh Khê, 
thưa hỏi thiền sư Chính Truyền nhờ ngài 
ấn chứng: làm truyền nhân tông Lâm TẾ. 
Tác phẩm: Thiền tông hải ông. 


BÃO TANG KHIẾU KHUẤT 3# # 
mỳ J 

Tay ôm tang vật mà miệng kêu oan. Thiền 
tông dùng dụ này để chỉ cho sự chối cãi và 
biện giải hết sức vụng về, đáng buồn cười. 
Tiết Trí Hải Đạo Bình Thiền sư trong 
NĐNN d. 12 ghi: »it À Íã J# đồ ñn v K 
4Ù ‡U lữ, IEL JHị . — Người xưa nói như thế 
thật đáng buôn cười vì giống như sự chối 
cãi và biện giải hết sức vụng vẻ«. 














BÃO TÙNG LÂM # # 3 

Đối lại: Thiếu tùng lâm. Còn gọi: Cửu 
tham, lão tham, cựu tham. 

1. Người tham thiền học đạo lâu năm (d. 
từ); 2. Tham thiền học đạo một cách lâu 
dài (đ. từ). Cổ Tôn Túc ngữ lục q. 39 (Vạn 
Tục 118, 332 hạ) ghi: »ƒƒ P1 #l Ö J\ 
lú H ÍT BH. #{& 3# MU ấ R. xX H 
2% lã da. — Sở dĩ ngài Triệu Châu 80 
tuổi vẫn còn hành cước, chỉ vì muốn tham 
thiển tu tập một cách lâu dài và để cái thấy 
của mình không còn bị giới hạn«. 





BÁT # 

Xấu xa, hư hỏng. Từ phản nghĩa của chữ 
Hảo #ƒ. Tiết Thái Dương Huyền Thiền sư 
trong NGCTT q. 3 ghi: »5Š (4, HÈ 9v 78 
ju 1l tH  Z EW.v 3E È RE 3. ñÈ 
 ƒ§ IW Jý li. Yố HỆ K? — Trong 
đóng thanh sắc có nói có con đường xuất 
thân. Nếu không phải là giảng sư dở dở 
ương ương thì ai làm cho ngươi phải chịu 
rách giày hư áo? (Hành cước vất vả). «. 






































BÁT BẢO NGỌC THẠCH THÁP 2` 
+ 6# 

Tháp nằm trong khuôn viên Thảo Đường 
Thiền Tự cách trung tâm huyện Hộ, tỉnh 
Thiểm Tây, Trung Quốc 20km về phía 
đông nam. Tháp do ngọc thạch tắm màu 
trắng, xanh, đen, vàng,hồng, lam, tía, xám 
điêu khắc khảm nạm làm thành, ngọc bóng 
lóa mắt, ánh sáng có thể soi người cho nên 
gọi là »Bát Bảo Ngọc Thạch Tháp«. Thân 
tháp tổng cộng cao 2,33 m hình bát giác là 
tầng. Tầng đáy tháp là tòa núi Tu-di có 
khắc nổi. Thân tháp điêu khắc ô cửa số, 
cửa hai cánh. Dưới mái che đỉnh tháp có 
khắc chìm nhiều tượng Phật đường nét thô 
thiển. Tháp này tạo dáng xinh xắn kì đặc, 


5O 





toàn thân tháp được khắc hoa văn, Phật 
tượng cũng rất tỉnh mỹ. Tương truyền xá- 
lợi của ngài Cưu Ma La Thập được đặt 
dưới tháp. 


BÁT BỔNG ^_‡‡ 

Tám thứ gậy: 

1. Giải lệnh chỉ huyền bồng: Gậy phạt. 

2. Tiếp cơ tùng chính bổng: Gậy tiếp cơ, 
đáng đánh thì đánh. 

3. Khảo huyền thương chính bổng: Gậy 
phạt người học ưa việc lạ lùng, dựa vào 
huyền diệu làm tồn thương chính lý. 

4. Ấn thuận tông chỉ bổng: Gậy thưởng 
người học tương ưng với tông chỉ của 
Thây. 

5. Thử nghiệm hư thực bổng: Gậy không 
thưởng không phạt, vừa thấy liền đánh để 
thử sự tu hành của người học xem hư hay 
thực. 

6. Manh gia hạt bổng: Gậy đánh bậy vì 
không sáng mắt. Đây là lỗi của Tông sư. 

7. Khổ trách ngu si bổng: Gậy trách mắng 
người học ngu s1. 

8. Tảo trừ phàm thánh bổng: Gậy đánh để 
quét sạch phảm thánh. 


BÁT CHỈ ĐẦU ĐÀ 2` 3# 5ã Fè (1851- 
1912) 

Thiền tăng cận đại, họ Hoàng, tên Kính 
An, tự Ký Thiền, người xứ Tương Đàm, 
Hồ Nam, Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Hằng Chí. Tác phẩm: Bá/ Chỉ Đâu-đà thi 
tập, 8 quyền; Tước Mai Ngắm Cáo, Ì 
quyền. 


BÁT DIỆN LINH LUNG ~` ñ 3‡ 3È 

Thủ đoạn chu toàn khéo léo. Trong bài 
tụng tắc 6§ của Bích Nham lục q. 7: »ÈÈ l 
#È )í 2ï H§ 2 (C M ÍÙ fí #ế Á . JV lí 























J2 HỆ . đổ ñH HH. 1Í ñấ JR đf. )— 
S0ng thâu song phóng làm tông yếu (Có 
mấy người biết ông ta có thủ đoạn chu 
toàn khéo léo, sẽ cho rằng thật sự có việc 
như thế!)« 














BÁT HỎA MÍCH PHÙ ÂU ‡#‡ %x #, 
‡# ¡ 

Bươi trong than lửa tìm bọt nước. Dụ cho 
việc làm điên đảo hoang đường. Tiết Tư 
Không Bản Tịnh Thiền sư trong NĐHN dq. 
2 ghi: »ïl †+‡ ñHI kế 2X. Hñ “š fH ĐT Ê? 
3 EM lê ìl í. Fñ k HH ÈŸ li. - Tính 
đạo nhự hư không, hư không làm sao tu? 
Xem thấy kẻ tu đạo đang làm việc điên đảo 
hoang đường«. 


























BÁT MY # 


Còn gọi: Bát my kích mục. Vén lông mày, 
là cách thị cơ trong nhà Thiền, là động thái 
ngữ khi ứng cơ của thiền tăng. Tiết Long 
Quang Hòa thượng trong TĐT q. 12 ghi: 
5Ï]: #A BỊ 3 fÑ†#. & fEJ# %? 
Hi | 'F ‡# BH ]R : - Hỏi: Người xưa 
thấy sao được ngộ, là ý làm sao? Sư lấy 
tay vén lông mày«. 


























BÁT-NHÃ QUÁN CHIẾU # #3 # 
R# 


^ 


Dùng trí huệ Phật pháp để xem xét, nhận 
thức mọi sự lý. Đản Kính bản Đôn Hoàng 
ghi: »ìx 2ï 2P ƒfl - đã. hí đu Ñl 2ï l8 





HỆ. ÄIJ HB lñ. 3 2 flR . BH H 
tR IE 3# ÃI ñÄ ‹ “Nếu ngươi chẳng được 


tự ngộ, cân dùng trí huệ Phật pháp để xem 
xét, nhận thức tất cả sự lý. Trong khoảng 
sảf-na, vọng niệm đều diệt, trí huệ đó 
chính là bậc Thầy chân chính của mình.« 


51 


BÁT-NHÃ TRỰC GIẢI j# ‡#  ## 





BÁT-NHÃ TRỰC GIẢI 4# # ñ # 
Kinh sớ, I quyển, do Thanh Đàm Minh 
Chính (Thiền sư Việt Nam) giải, Thanh 
Thành sao, Thanh Đức chép. Nội dung bao 
gồm: 

— Lời tựa khắc kinh của Hội Phật Giáo 
Bắc Kỳ năm 1943. 

— Lời tựa dẫn của Tỳ kheo Thanh Hanh 
vào năm thứ 9 (1933) Hoàng triều Bảo 
Đại. 

— Tựa của ngài Minh Chính. 

— Phần trực giải. 

— Phần Kệ tụng gồm: Mười tắc cương 
lĩnh; bốn phần »Tín, giải, hạnh, chứng« để 
chỉ dạy phương pháp tu trì chính pháp; hai 
mươi thiên hậu bạt để xiên đương công 
năng chí cực đốn liễu; bốn câu kệ Bát-nhã 
của Cô đức; Duy tâm thức quán tứ trí luận 
của Bồ Tát Mã Minh; kệ Sáu căn bảy đại 
của Tổ Trúc Lâm Điều Ngự để diễn rộng 
tông chỉ của Tâm Kinh. 

— Phần phụ lục: Huệ Năng Đệ lục tô Lạc 
Đạo Ca. 

Sách này được khắc bản vào niên hiệu 
Thành Thái thứ 1Š (1903). 


BÁT QUÁI THIỀN TỰ 2` ‡† 3š 3 
Thiền tự nổi tiếng, nằm bên núi Bát Quái, 
làng Đào Nguyên, thành phố Chương Hóa, 
tỉnh Đài Loan, Trung Quốc. Năm 1947 
Dương Kim Đới cất am tranh năm gian nơi 
đây, gọi là »Phúc Hàm Đường.«. Năm sau 
ông mắt, trưởng tử Dương Đắc Ý kế nhiệm 
trụ trì đối tên là »Bát Quái Tự«. Năm 1954 
đối tên là »Bát Quái Thiền Tự«. Năm 1966 
xây cất mở rộng đại điện và chái nhà. 


BÁT THẢO CHIÊM PHONG 3# # 
BẼ EL 
Còn gọi: Bái thảo tham huyền. Nghĩa đen 


chỉ cho việc vạch cỏ đón gió. Thiền tông 
mượn cụm từ này để chỉ cho việc trừ đẹp 
cỏ hoang vô minh, ngưỡng vọng huyền 
phong của Phật Tổ. Nghĩa là đoạn trừ vọng 
tưởng, tham cứu đến chỗ huyền diệu. Đồng 
Sơn ngữ lục (Đại 47, 507 trung) ghi: › »Jt 
2% ll lệ 1U Ã.. HH 4 THỊ. f 3 MỸ 




















MA. 1ý BE ĐH Bí HỆ HỤ,  JR ƒ ờ 
ï #Í.. — Từ đây đến LỄ Lăng ở huyện 


Du, nơi các thất đá liền nhau có một đạo 
nhân tên Vân Nham. Nếu ngươi có khả 
năng đoạn trừ vọng tưởng, tham cứu đến 
chỗ huyền diệu, chắc chắn sẽ được y ta quÿ 
frọng« 


BÁT THIÊN #£ £ 

Từ hình dung cái rất to, rất nhiều. Tiết Tây 
Thiền Thủ Tịnh Thiền sư trong NĐHN q. 
20 ghi: »fÈ 3H IR Kˆ ñ ) L. # l# 
Ã X##‹ +18 02 B1. 1 {tƑ ft 3Š 
E.. — Trên đỉnh đầu của Phật Tố, có rất 
nhiễu đại lộ. (Nếu) chưa thấu qua ải sinh 
tử làm sao dám bước lên?«. 


















































BÁT THIÊN CHÍ KHÍ ‡*‡ £ # §. 
Hình dung chí khí rất cao, chí khí ngất trời. 
Tiết Thị Nghiệp Hải Tịnh Thiền sư trong 
MBTL q. trung: »#j # & #2 . 8 — 
h XS. ® K5. MỸ # BỊ, 
tHế#X*. AfXx‡t, HH ãấ- B® 
3V Ít ?ý }# XÃ = E, đại trượng phu 
mang một chí khí ngắt trời, bỏ trần lao, lìa 
lưới ái, ra khỏi tùng lâm, vào bảo xã, chỉ vì 
một việc rất lớn là sinh tử vô thường«. 


























BÁT TRƯỚC TIỆN CHUYỂN #‡ # 
18 ‡‡ 

Một khi được thiền sư khải phát (khêu 
gợn), người học lập tức lãnh hội. Tiết Thị 
Dục Tạng Chủ trong DTNL q. 3 ghi: »ƒR 


52 


ÁN CƯ GIẢN THIỀN SƯ NGỮ LỤC 1L ti Jz fñ X§ ñJ šE 





























 #H lv. BÍ #í TU ĐH 
l DỊ 4ã JẾ v †ð Túi ff 
. HH BÄ Hã 4. đã 
%\ MỊ. — Nếu ngươi là 
HN: căn cơ linh Nệ một khi được khải 
phát lập tức lãnh hội, như sư tử bên vực 
thẳm muôn trượng, bị bức bách liền biết 
phóng mình, rồng lên một tiếng, trăm thú 
đều nhức óc, mới có chút ít khí khái của 
nạp tăng«. 












































BÁT TỰ ĐÁ KHAI ` 3# 3r 
Mở toang ra như hình chữ Bát; Không dấu 
diễm, che đậy. 8áf-nhã trực giải, phần thứ 

















nhất ghi: 
J/X#:1I BÄñ 2 #l ƒ 
KH #t ñà S#í Hj 5! 

















»Bát tự đả khai phân phó liễu 
Cánh vô dư sự khả trình quân«. 
»Tất cả mở toang giao phó hết 
Còn gì đâu nữa để trình anh«. 


BÁT VÔ NHÂN QUÁ #£ & BỊ # 

Phủ định lý thuyết nhân quả báo ứng. Phật 
giáo cho rằng đây là một loại tà kiến; nhà 
thiền cho lý thuyết nhân quả báo ứng chỉ là 
giáo thuyết thích ứng với cơ nghỉ nhất thời, 
pháp môn phương tiện của Phật, chứ 
không phải pháp môn căn bản triệt ngộ. 
Nhưng nếu chấp cô định không nhân quả 
thì cũng bị xem là chấp trước vọng tâm. 
Bài tháp minh của Phụ Cát Tất trong 
An q. cuối ghi: »Z& jš ‡ ##. ?# Z 
ñm Ma #8 TẸ |N| ZÃ › X18. ñÌU 
lẾ. 4l R „ — Tiếp lấy sự lý hư huyễn 
chẳng thật, lầm nhận thoại đâu, phú định 
lý thuyết nhân quả báo ứng, sinh đại ngã 
mạn, lại rơi vào tà kiến, rõ ràng chẳng tự 
hay biẾI.« 
































BÁT VU TRƯỚC BÍNH 4‡ # 3 34 
Lắp thêm tay cầm vào chiếc bình bát; tỷ dụ 
việc làm dư thừa, phiền phức, rất đáng tức 
cười. Tiết Long Môn Thanh Viễn Thiền sư 
trong NĐHN q. 19 ghi: 

HỆ nh 3? ĐN 3T HH đế 

+ Lãi: 
»Bát vu trước bính tân phiên dạng. 
Ngưu thượng ky ngưu tiểu sát nhân«. 
»Bình bát thêm quai đổi kiểu mới, 
Cưỡi trầu tìm trâu đẳng tức cười« 











BẠT BẢN 3 + 

1. Vớt vát lại tiền vốn. 

2. Cứu vãn tôn thất. Bích Nham lục q. Ì 
ghi: » 39 ÿ# Ñf. DH 3Š ‡R 4. - Bên 
phía đông bát lợi, bên phía tây cứu vẫn tốn 
thắt«. 





BẠT KHẾ TRỪU ĐINH 3# #2 ‡ 2T 
Nhồ đỉnh tháo chốt, dụ cho việc trừ bỏ tục 
tình mê chướng, lóng lặng vọng. tưởng. 
Mật Am ngữ lục ghi: »À Ấ[ R8 † v 1M 
HH 2t 1h, ER— ĐJ Á HỈ ẦKs 34 
Jaih?[. 4 fb 4 Š XÃI. Ñ Hh 
fúu 4b. Tí H  FE‹ — Vào cõi bụi 
hông, trong chôn thuận h2NGh; cùng với 
mọi người hòa bùn hợp nước, nhỏ định 
tháo chốt, khiến họ từ chỗ chẳng tỉnh 
chẳng biết chợt thấy suốt bản tâm, ngộ 
được bản tính«. 


}#t 



































BẮC GIẢN CƯ GIẢN THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC 3% #1 # ñä # fị ‡# #8 

Còn gọi: Bắc Giản Hòa thượng ngữ lục, 
Bắc Giản ngữ lục. Ngữ lục, l1 quyền, do 
Bắc Giản Cư Giản soạn vào đời Tống, Vật 
Sơ Đại Quan biên tập, được xếp vào Tc 
Tạng kinh tập 121, trang 128. Nội dung 
bao gồm ngữ lục của Cư Giản tại viện Bát- 


SỐ 


BẮC KINH THIÊN NINH TỰ 1k 3t X # Sẽ 





nhã ở Đài Châu, chùa Thiết Quan Âm ở 
Hồ Châu, chùa Viên Giác ở An Kiết Châu, 
chùa Huệ Nhật ở phủ Bình Giang, và các 
phần Tiểu tham, Binh phất, Cáo hương phổ 
thuyết, Tụng cổ, Kệ tụng, Tiểu Phật sự. Có 
phụ lục lời tựa của các vị Thạch Khê Tâm 
Nguyệt... 


BẮC KINH THIÊN NINH TỰ 3t 
x*#*# 

Chùa nằm ngoài cửa Quảng An, khu 
Tuyên Vũ, thành phố Bắc Kinh, Trung 
Quốc. Sáng lập vào thời kỳ vua Hiếu Văn 
Đề (471-499) đời Bắc Ngụy. Ban đầu tên 
là »Quang Lâm Tự«. Niên hiệu Nhân Thọ 
thứ 2 (602) đời Tùy đổi tên là »Hoằng 
Nghiệp Tự«. Khoảng niên hiệu Khai 
Nguyên (713-741) đời Đường đổi tên là 
»Thiên Vương Tự«. Niên hiệu Đại Định 
thứ 21 (1181) đời Kim lại gọi là »Đại Vạn 
An Thiền Tự«. Vào cuối đời Nguyên chùa 
bị thiêu hủy bởi binh lửa, điện vũ không 
còn. Chỉ còn một tòa tháp gạch đặc ruột 
xây dựng vào đời Liêu. Vào đầu đời Minh 
xây cất lại tự viện, niên hiệu Tuyên Đức 
thứ 10 (1435) đổi tên gọi như ngày nay. 
Niên hiệu Chính Thống thứ 10 (1445) mở 
giới đàn nơi đây, gọi là »Quảng Thiện Giới 
Đàn« mời thỉnh mười vị Tông sư. Mỗi năm 
vào hạ tuần tháng tư tập hợp tăng chúng 
thọ giới thuyết pháp, gọi là viên giới. 
Tương truyền lúc ấy tụ tập tăng ni gần một 
vạn người. Hiện còn điện vũ được trùng tu 
vào niên hiệu Càn Long thứ 2[I (1756) đời 
Thanh. 


BĂNG BÍCH LÃO NHÂN + # #% 
+ 

Hiệu của thiền tăng Duy Tắc đời Nguyên. 
X. Duy Tắc. 


BẰNG NGẠN #J ở (913-961) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Thái, người xứ 
Vĩnh Gia (nay là Ôn Châu, Chiết Giang) 
Trung Quốc, nối pháp Thiên Thai Đức 
Thiều Quốc sư. Thụy hiệu »Quảng Pháp 
Thiền sư«. 


BẦN TỬ Y CHÂU 3 # # z 

Kẻ nghèo khổ cùng quẫn trên thân tự có 
ngọc quý, dụ chỉ chúng sinh vốn có Phật 
tính. Tiết Pháp Xương Ÿ Ngộ Thiền sư 
trong NĐHN 4q. 10 ghi: »‡H li pH Z 35 , 
1ÿ "R Jt 3. 3X lÿ Á Ãlfí: 
# 4#. ®® ÀÁ Í#‹ - TỔ sư từ 
phương Tây đến, đặc biệt để xướng việc 
nây, chỉ cần người đương thời biết rõ là họ 
giống như kẻ nghèo khổ cùng quấn trên 
thân tự có ngọc quý, chăng từ người khác 
mà được.« 























BẤT CẬP # #4 

Không được, không bằng. Đặt sau động từ 
nhằm nhân mạnh giải thích hành vi động 
tác không có cách hoàn thành, hoặc không 
có cách đạt đến mục đích. Tiết Thanh 
Lương Hưu Phục Thiền Sư trong NĐHN dq. 
8 ghi: »[H]: ñ f[ £ “#2 Á ¡th  J? HH 
H: fHZ£%. 8# ®X⁄‹: - 
Tăng hỏi: Thế nào là chỗ xuất thân của 
học nhân? Sư đáp: Ngàn thứ so chẳng 
được, muôn thứ sánh không bằng.« 




















BẤT DĨ NHI DĨ #4 E. # E, 

Bất đắc dĩ mà làm. Tiết Ba Tiêu Kế Triệt 
Thiền sư trong NĐHN dq. 9 ghi: »#? H #1 
3k }* W i# Z4 BỊ, # + ññ R# 2š lñ , 
ñịt 2£ 2 D lí ® hì 5š BÀ . — Ngày 
xưa Đức Phật ở tại nước Ba-la-nại, Phạm 
Vương thỉnh Phật thuyết pháp, Đức Phật 
bắt đắc đĩ mà làm. Vì thuyết pháp về Tứ 





















































JĐớ 








94 


BẤT KHÁ TƯ NGHỊ 2 nƒ j šš 





Để thì chưa đúng với Tông chỉ của Thiên«. 


BẤT DỊ £ $ 

Hỏi thăm, lời nói an ủI, tương đương với 
»Tân khổ liễu« (vất vả quá), »Chân tân 
khổ« (thật là nhọc nhẳn). Tiết Hoằng Nhẫn 
Hòa thượng trong TĐT q. 2 ghi: »ll X 2 
IÈ Øj. fF l ÍfT : ®ø! Í1Ư 
X 1ä 3A J#? — Sư lại đi xuống nhà giã 
gạo, lúc thuận tiện hỏi hành giả: Thật là 
nhọc nhăn! Hành giả, gạo đã trắng 
chưa ?« 





























BẤT ĐA AN LẠC ® # +4 #4 

Khó ở, bị bệnh. Tiết Ngạc liêu Vô Đăng 
Thiền sư trong NĐHN q. 3 ghi: »:#Z f — 
MH%,. ®# 4”. X?# 19 i ñ 
H lš 5š 1). EH 4 Tlt t5. — Hai ba bữa 
rày lão tăng bị bệnh, Đại đức có mạng 
theo bên mình thuốc men gì cho lão tăng 
xin một ít.« 























BẤT ĐẢO ĐƠN # #| # 

Ban đêm không ngủ, ngồi kiết già một chỗ, 
hoặc niệm Phật hoặc tham thiền hoặc khán 
thoại đầu, bất kế ngày đêm. Đây là hạnh tu 
thiết yếu đề liễu sinh thoát tử, chóng chứng 
Niết-bàn. 


BẤT ĐIỆT # 4 

Không ngót, không dút, đặt ở sau động từ. 
Tiết Phù Dung Đạo Giai Thiền sư trong 
NĐMN q. 14 ghi: »if ‡š JH 3 R . 
HỊ 5% 4Ù. 3Ñ #4 fÚúU T lÑl 3š. ft R 
ll + B †H 2S tl ‹ IR£ 3; {Ð đĩ , È⁄ ñ 
HỊ JÈt . — Nếu nói rằng tôi phải có đủ bốn 
sự cúng dường rồi mới phát tâm tu hành, 
chỉ e làm chuyện phi pháp không dút thì đã 
chết đi rồi. Thời giờ nhanh chóng tợ tên 
bay, thật là đáng tiếc.« 



































BẤT GIẢ # ## 

Không cần, không phải. Uyển Lăng lục 
ghỉ: » Ñ8 4 2k BE B. HH I5 Hà - 
Bản thể xưa nay là Phật, không cán tu mới 
thành.« 


BẤT GIÁO ĐA £ #t # 
Na ná, chăng khác mấy. Tiết Quế Sâm 
Thiền sư trong CĐTĐL q. 21 ghi: »l lä] 

















ll: {E JX gã #? EH: Z§ M &... lữ 
ÄJJ l: Z M8 4S R ¿HN? 
El: #§ ẩ§ H7 lữ jMỊ. HỤ El: 1B 





lề #. — Sư hỏi tăng: Từ đâu đến đây? 
Đáp: Từ Tân Châu đến .... Sư lại hỏi: Tân 
Châu há không phải là nơi có nhiều chim 
vẹt sao? Tăng thưa: Chim vẹt sản suất ở 
Lũng Châu. Sự bảo: Cũng na nả.« 


BẤT HỨA DẠ HÀNH, ĐẦU MINH 
TU ĐÁO # š† &% 47 . ‡t % /ñ #| 
Không cho đi đêm, trước khi trời sáng phải 
đến. Đây là lời nói lạ lùng mà thiền sư 
thường dùng. Tiết Phong Huyệt Diên 
Chiểu Thiền sư trong NĐHN q. 13 ghi: 
»i]: HH ƒ TT ? HỸ it f[? HH: 
ñ† †X Í?7. ‡t HỊ 2ï fl. — Hỏi: Khi đã 
triệt ngộ thì thế nào? Sư đáp: Ban đêm 
không cho đi, trước khi trời sảng phải 
đến«. 





BẤT KHẢ TƯ NGHỊ % 3 #8 ỉ 

Sự lý tột cùng vi diệu, không thể tưởng 
tượng, khó dùng lời nói để diễn đạt. Tiết 
Huệ Trung Quốc Sư trong TĐT dq. 3 ghi: 
»m f8 HH: Tỉ 3X ÍTT ñi 8 IR ÚH, l 
ñl Sĩ 4t #§ 4E Ñ 4. NT. & 
3ï". 7 Ai. ñ: [THỊ R 
ñ# | v 4 ÃH 3ï jJÃ? — Cổ đức nói: Xanh 
xanh trúc biếc đêu là chân như, rực rỡ hoa 
vàng không gì chẳng phải là Bát-nhã. Có 

































































55 


_— 


Ei 


BẤT LẠC DANH NGÔN 2° # 4 





người không chịu cho là tà thuyết, cũng có 
người tin, bảo là ›Bát khả tư nghịc Con 
không biết làm sao đáy?« 


BẤT LẠC DANH NGÔN # 3# # š 


Chỉ thiền pháp cùng danh từ khái niệm 
không có gì liên hệ, chắng thể dùng ngôn 
ngữ văn tự để biểu đạt. Phần »Nghệ ngôn« 
trong NHỌL q. 29 ghi: »‡‡ ÍÄ ðí 4V 
Ÿ* T1 kí v 1w †RÈ. f 3E Kữ. - 
Thể tính vắng lặng không liên hệ gì đến 
danh từ khái niệm. H có giải thích đêu 
trái với bản sắc.« 





























BẤT LẠC GIAI CẤP # # !# # 
Không mắc kẹt vào thứ tự đăng cấp, chỉ 
cho sự giác ngộ tức thì. Tiết Phù Dung 
Đạo Giai Thiền sư trong NĐHN q. 14 ghi: 
»Øï 1l — Ä. ®#È X3. ®xwxớ 
ñH. 4® #4 BH 5M. 2i ñẪMWIW Á. —E 
3 ## HỆ H. — Phải biết có một người 
chẳng nhờ chỉ dạy mà biết, chẳng nhờ 
sách vở mà rõ, mà ngay đó liền giác ngộ. 
Có thể nói người này một đời tham học đã 
Xong«. 
































BẤT LẠC HỮU VÔ £ # # & 

Chẳng sa vào trong nhận thức đối lập giữa 
hữu và vô, tức không phân biệt sự vật là 
hữu hay vô. Đây là phản ảnh tư tưởng 
»Vạn pháp nhất như« của Phật giáo. Tiết 
Tư Quốc Đạo Ban Thiền Sư trong NĐHN 
q. 8 ghi: »( f ) Jñ]: 4+ #4 # ##. ññ 
li ìf.. — (Tăng) hỏi: Chẳng sa vào trong 
nhận thức đối lập giữa hữu và vô, thỉnh sư 
nói cho.« 





























BẤT LẠC THÂN VẤN % 3# E- ” 
Không rơi vào môi mép. Chỉ cho muốn 
lãnh ngộ thiền pháp thì chẳng nên sa vào 


lời nói nơi cửa miệng. Tiết Long Hoa Hiểu 
Ngu Thiên sư trong NĐNN q. 12 ghi: »4* 
#4 JE ÚJ v — ñJ †E RE ® 1ñ? - Một câu 


không rơi vào môi mép làm sao nói?« 





BẤT LẬP NGHĨA GIẢI £ 3 š, # 
Chỉ thiền pháp vượt khỏi lời nói, ý nghĩa, 
không cần so sánh, giải thích. Bài tựa của 
Bùi Hưu trong Đoạn TẾ Tâm Yếu ghi: »šŠ 
Z #ỉ !§ ð4 đỉ. Ít ÌŠÝN. ñì Z2 5 
3⁄3 f. 4® X3. ®BlE hề, 
F fŒ &. # â BH 3E. #4 # lá 
Jù . — Chứng đó, như không có mới cũ, 
không có sâu cạn. Nói đó, thì vượt khỏi lời 
nói ý nghĩa, không cân so sánh giải thích, 
chẳng lập tông chủ, chẳng mở cửa nẻo, 
ngay bản thể thì phải, động niệm liên trái, 
rồi sau mới là bản Phật.« 
















































































BẤT LẬP VĂN TỰ £ 3 % # 

Chỉ cho việc lấy tâm truyền tâm, chứ 
không dùng chữ nghĩa. Theo Ngữ Đăng 
Hội Nguyên, tắc 6 Vô Môn Quan, Đức Thế 
Tôn đem pháp môn vi diệu, chính pháp 
nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm, thật tướng 
vô tướng, trực tiếp phó chúc cho ngài Ca- 
diếp qua tâm tính chứ không truyền qua 
kinh điền. 


BẤT LIỄU BẤT ĐƯƠNG # 7 # # 

Sự việc không thành tựu, phần lớn chỉ cho 
việc tham thiền chưa thành công. Tiết Đãi 
Chế Phan Lương _ Cư sĩ tong NĐHN 
+ 20 ghi: »A Z ® #1. HMHñäREH: 
H ?X 2 % lữ 8 fJ? ?ế C †8 0b l Xổ 
đi ) El: MU ẤM BỊ B4 Hữñ đ ## 
, II %2 #® ƒ Si. #4 & 4b 
lít HỊ ĐÍ Jý „ 2E #§ #E HH Mĩ, — Đã lâu 
mà không khé hợp nên thưa rằng: Lúc tôi 
muốn chết đi thì sao. Đăng (tức Phật Đăng 





















































56 


BẤT MẬU 2° 3 





Thiên sư) nói: Có tấm thân tốt, hãy lưu lại 
để dùng. Nhưng nay việc tham thiên chưa 
thành công, nếu như chết đi, rốt cuộc 
không có chỗ chỉnh lý«. 


BẤT LIỄU NGHĨA GIÁO # 7 š ‡ 
Nhà thiền lấy thiền giáo chắng lập ngôn 
ngữ văn tự làm Liễu nghĩa giáo, và cho sự 
truyền dạy thông qua ngôn ngữ văn tự của 
các giáo phái khác là Bất liễu nghĩa giáo. 
Tiết Ngữ Chi Dư, đời thứ ba dưới Đại 
Giám trong CTTNL dq. 2 ghi: »{H 4ï ññ 
fJ.v ãl NT ƒ ® Ÿ(L. 

















— Hề có lời nói 
đếu thuộc về Bát liêu nghĩa giảo.« 


BẤT LIỄU NGHĨA GIÁO NGỮ 
TẢ #4? 

Nhà thiền đề xướng không cần chữ nghĩa 
lời nói biểu đạt và cho kinh điển Phật giáo 
là Bất liễu nghĩa giáo ngữ (Lời dạy, không 
phải pháp cứu cánh). Tiết Ngữ Chi Dư, đời 
thứ ba dưới Đại Giám trong CTTNL q. 2 
ghỉ: »‡ tị HH B2 2E Á 2L HỆ KH › 
J6 ® Ý 3® fØlãn. — Phật ra đời độ 
chúng sinh gôm 9 bộ (thể loại) kinh điển, 
là lời dạy chứ không phải pháp cứu cánh. « 


BẤT LY ĐƯƠNG XỨ # ‡# š #& 

Ý nói thiền pháp gần sát chỗ bản thân mỗi 
người, không cần chạy đến nơi khác tìm 
cầu. Bài Tháp minh do Phụ Cát Tắt viết 
trong MANL q. cuối ghi: 

BỊ ÿÃ —ÌMJ.. ĐH ŸÑ ỨÑ 

2® 2 EñờÑj.. HH 1l đã JR 
I !Š 4i 2k. 1l ĐỊ f 3X 
4 Ñt 34 gã. HH lhl 7K 3Z 
Giọt nước Tào Khê, 
Nguồn sâu dòng dài. 

Đến nơi Lâm tế, 

Đạo ấy hoằng khai. 








X 


Như đá lửa nháng, 
Như ánh điện bay. 
Chẳng rời tại chỗ, 
Trước mặt nhận ngay. 


BẤT LY VỤ THỊ GIẢ £ # # # #3 
Thị giả danh dự. Tuy có chức vụ nhưng 
thật sự không làm nhiệm vụ thị giả. Khô 
Nhai Mạn lục, q. thượng ghi: »ổÄ Ÿlf li ## 
lilỒ E # Rš j§. ÍE 2 Ïñế ñ Íï # 3# 7N 
fE . — Thiên sư Thiết Tiên Thiêu ở Mật 
Am nhận chức Bắt ly vụ thị giả được 6 
năm«. 














BẤT MẬU ® 3# 

Chẳng hồ là, không thẹn là. Chương Đan 
Hà Thiên Nhiên Thiền Sư trong CĐTĐL q. 
14 ghi: »Ï — H ñð zl EH Mi. Z lñl 
#: BH lữ ƒE #ï? #: BỊ #: + 
ý. HH ft HR 
7R ñŠ 2F lÑ, 2E 
JRR 5. b : p li 
DI ẤM H8 — - NĂM th. 7E 
Z7: #®i2 NÑ Bi ðá BỊ ñỦ. — Một 
hôm, sư đến yết kiến Quốc sư Huệ Trung. 
Đầu tiên hỏi thị giả: Quốc sư có ở chùa 
không? Đáp: Ở thì ở mà không tiếp khách. 
Sư nói: Thật sâu xa thay! Thị giả nói tiếp: 
Mắt Phật nhìn còn chẳng thấy. Sư nói: 
Rông sinh rồng con, Phụng sinh phụng 
con. Quốc sư thức dậy, thị giả thưa lại 
chuyện vừa rồi, Quốc sư liền quất cho thị 
giả hai mươi gậy, đuổi ra. Sau đó, Đan Hà 
nghe việc này, liễn nói: Chăng hồ là Nam 
Dương Quốc sư.« 

Tiết Thạch Thê Hòa thượng trong NĐHN 

























































































































































































q, 4 ghi: » T5... 
Hã Eƒ T7 , 3í lỀ ññ ‹ HH Fl: [R. # 
%? 1E: Ebi7jẩ§ %4. HÚEH: #® 








8 T4li#t.E +? #H: lãW 


937 


BẤT NHỊ 2 — 














Z‡ ZI lễ f1 #+ 

















+2 BE: + li] ® 2 
3 H#{( 8# L iấ# jf %. HH El: 




















M 3E 38 J3 H Đ#. — Một hôm Sư thấy 
thị giả bưng bát đi ăn cơm, liên gọi: Thị 
giải Thị giả: Dạ! Sư hỏi: Ngươi đi đâu đó? 
Thị giả: Đến trai đường ăn cơm. Sư bảo: 
Ta há không biết ngươi lên trai đường ăn 
cơm sao? Thị giả thưa: Ngoài điều này ra, 
còn hỏi gì khác? Sư bảo: Ta hỏi ngươi về 
việc bên trong bản thán ngươi. Thị giả 
thưa: Nếu Hòa thượng hỏi việc bên trong 
bản thân, thì chính là con đang lên trai 
đường ăn cơm đây. Sư bảo: Ngươi không 
thẹn là thị giả của ta!« 


BẤT NHỊ £ — 

Đồng nghĩa với Vô Trụ. Chăng phải cái 
nhị của tương đối mà cũng chẳng phải là 
một. 


BẤT NHỊ HUYỂN CHỈ # ~ 3 # 
Đồng nghĩa »Bất nhị pháp môn 4 —: ÌŠ 
[*'l«. Minh Chơn Tụng trong PKNL q. 18 
ghi: »1ï # ÃÈ FT E¿ HỆ 
3. =r_-ñ#E. #Z#2_-* 
Ev X7 ññ lñ] ẤÊ RR.. ÁŒ BE — ®Â lÍJ 
du — Thuở xưa đại sĩ Duy-ma-Cật 
nhuốm bệnh nằm trong thành Tỳ-da. Ba 
mươi hai vị Bồ Tát, mỗi mỗi nói về pháp 
môn bắt nhị - Bỏ Tát Văn-thù thưa hỏi ngài 
Duy-ma về vấn đề nẩy, ngài chỉ một bê im 
lặng mà thôi. « 


















































BẤT NHỊ PHÁP MÔN ® ~ 3+ P 

Giáo pháp hiển bày chân lý bình đăng 
tuyệt đối, vượt ra ngoải tất cả đối đãi sai 
biệt. Tức ngay nơi 84.000 pháp môn của 
Phật giáo thường nhận ra chân lý bình 
đăng tuyệt đối. Phẩm Bất Nhị Pháp Môn 


trong Kinh Duy Ma nói có 33 cách giải 
thích về Bất Nhị Pháp Môn. 


BẤT PHẪN £ !Ä# 
Không phục, không chịu, ấm ức. ðích 

















Nham lục q. 1 ghì: »ïŠš n Bã lữ 2 
# ôñ #7 ƒ 1U. ÑNỊ €C BỊ Bã Eš ) + 
Đại {f lu HỶ ÿš ÿL " — Pháp Nhãn 








- Giảm Viện quả nhiên hiệu lám rồi! 
Tác (tức Giám viện) không phục, liên từ 
giã thiên viện, sang sông.« 


BẤT PHƯƠNG # 33 

1. Quả thật, thật là, rất. Phó từ. Bích Nham 
lục q. 1 ghi: » ?#Ÿ Ãñl iš 3®. 4  ñ 
À 7Ø lò HỆ ấ. — Đến chỗ nây, Tuyết 
Đậu quả thật hết lòng vì người. « 

2. Cô nhiên, tự nhiên, biểu thị khăng định 
có điều kiện. Tiết Ứng Am Hoa Thiền sư 
trong GTPĐ q. 26 ghi: »š Ƒ] 3l ƒfj. 4 
Đj ñ lá , 2 H l4 ft “6 — ĐNo — Ván 
Môn nói được, có nhiên là xác đáng, 
nhưng lại rơi vào nghĩa thứ hai.« 











BẤT QUY # 3#, 
Bất định. Tiết Kiếm Môn Sề Phần Am 





Chủ trong NĐHN dq. 20 ghi: »3# ƒ£ [H| tị 
Xữ Bút j§ 3l Z . †J Z 1l #* › ñ 
¬ PB. # l§ Jm ØJ Ƒ]. #. 3 là 





+ s? # ĐÈ *.. — Sư liền theo đường 
tắt trở về Tây Thiên. Lại Am ra đón sư trao 
cho y Tăng-già-lê. Sự theo ý mình không ở 
nơi nào nhất định. Về sau cất am ở Kiếm 
Môn, sư giáo hóa bao trùm Linh Biểu, 
được người học nghe theo.« 


BẤT TÀI TỊNH # 3 :# 

Còn gọi: Bát tài bất tịnh. Thiền tông dùng 
từ này để chỉ cho ngôn ngữ văn tự bình 
thường là lời nói chết, câu chết, chỉ gây 


58 


BẤT THUỘC TIỆM THỨ 2 R li ⁄x 





thêm rôi rắm. Phần Thị Chúng trong Lâm 
Tế lục (Đại 41, 502 thượng) ghi: »® f#ữ 





























tHI ft 2 Hỹ 2S Éš E.. Wf JW Mộ thất 
⁄ 2® 4+. /ã§ H #Ä#ñïñi‹ - Hôm nay, 











Sơn tăng cực chăng đã mới nói ra lăm lời 
rồi răm, các ngươi chớ lãm«. 


BẤT THẤM #4 # 

1. Chẳng biết. Tào Khê Đại Sư Biệt truyện 
ghi: »4 Zš #I li ŸJ fj Hã Iỹ , Bí 4í frj 
ÿí #l? Jã 3E †f ZR ‹ — Lúc ban đầu phó 
chúc, chẳng biết Hòa thượng còn có dạy 
lời gì? Con cúi mong được Ngài chỉ bảo«. 

2. Còn gọi: Vấn tấn. Nghĩa là: Chào thầy. 
Tiết Tiệm Nguyên Trung Hưng Thiền sư 
trong NĐHN 4q. 5 ghi: »lñJ 4# ††È li ÿ# . 


















































—H# &(† I4“. # f 2 3 ñ 
H: 4 #1! - Về sau sư trụ Tiệm 


Nguyên. Một hôm Sư đang ngôi trong 
trướng, có vị tăng đến vén màn nói: Chào 
tháy!«. 


BẤT THỊ TÂM, BẤT THỊ PHẬT, 
BẤT THỊ VẬT £ # ®:. 4 # #. 
®S<# 

Chẳng phải tâm, chắng phải Phật, chăng 
phải vật. Ý nói đạo pháp không thể nói, 
siêu việt tất cả danh từ khái niệm. Thuật 
ngữ này là cách nói khác đi của cụm từ 
»Tức tâm tức Phật«. Vô Món Quan ghi: 
»Iii 2# JHI Múj DỊ ft là] xã: 3 f#í 
Xã IR XP? 4z: #®.‹ là 2: 

1" {t[ lÈ4 EH Á đt J§ ÌŠ? 2 2ã: 
+2⁄ồx ® V4 1). — Nhân có 
vị tăng hỏi Hòa thượng Nam Tuyển rằng: 
Còn có pháp gì đừng nên nói cho người 
chăng? Nam Tuyển bảo: Có. Tăng thưa: 
Pháp đừng nên nói cho người là pháp gì? 
Tuyên bảo: Chẳng phải tâm, chẳng phải 
Phật, chẳng phải vật.« 






































BẤT THIỆP GIAI THÊ £ 3# !# ‡# 
Còn gọi: Bát lịch giai thê. Thiền pháp chỉ 
thắng tâm người, lập tức giác ngộ, không 
có đăng cấp thứ lớp.. Mật Am ngữ lục ghỉ: 
»‡H ñj ƑT F , L7. 4® E Bế 
Eị.. 3z Hh Rề Pù. — Khai thị thiền nhân 
Bính rằng: Hàng đệ tử Tổ sư dứt khoát 
tỉnh ngộ, không trải qua thứ lớp, lập tức 
thành Phát«. 

Vô Môn Quan ghi: sổ J7) E †7v 9K : 
-E‹ ®W Mi. đã HÌẾMT. 

trên kiến bén, chạy trên băng mỏng, Nn 
trải qua thứ lớp, buông tay nơi vực thăm« 
































BẤT THIỆP TRÌNH ĐỒ ® # # ‡‡ 
Không can hệ đến quá trình tu tập tiến triển 
dần dần trong việc tỏ ngộ Thiền. Thư đáp 
Trịnh Côn Nham Trung Thừa trong 
HSLNMDT q. 1 ghi: »# 2}. fÈ ‡H lỊ L 
— ##. 4® ⁄ Hi, HE # lò 2È 
fữ . 1H 2Ñ ? ñ HH 15 ll úN fÑ s — Tóm 
lại, Thiên pháp vi diệu của Phật Tổ không 
can hệ đến quá trình tu tập tiễn triển dẫn 
dân. Chỗ này là chỗ tu tập, cần phải từ chỗ 
này thầu qua«. 




















BẤT THỈNH # i# 

Xin đừng, không cần phải. Äinh Giác ngữ 
lục, q. 2 ghi: »Íb f ?4 JJ dã K 2 v 

-k % ñ# ## Ih| Ÿ† ; — Sau nây có gặp các 
bậc Trưởng lão ở nơi khác, xin Học sĩ 
đừng giới thiệu ông áy.« 




















BẤT THUỘC TIỆM THỨ £ # # # 
Ý nói thiền pháp cần lập tức lãnh ngộ, 
không cần phải từ từ tu hành, trong ấy 
cũng không có trình tự thứ lớp. Uyển Lăng 
lục ghi: »ẦX Ml  †ñ. — Đ] # # sò 
X lỗ X #8 &* fÐU.V. 2 IlW l th. ® lã 
MỨ[ ÈX . — Tổ sư chỉ thăng bản tâm bản thể 











59 


BẤT THUYẾT THUYẾT, BẤT VĂN VĂN Z£ ï* 32. 2 Bi Bi 





của tất cả chúng sinh xưa nay là Phật, 
chăng nhờ tu hành mới thành, không cán 


phải từ từ, cũng không có trình tự, thứ 


lớp.« 


BẤT THUYẾT THUYẾT, BẤT VĂN 
VĂN £ ##.. ® Ml M 

Chẳng nói mà nói, chăng nghe mà nghe. 
Chỉ cho việc tiếp nhận pháp Thiền không 
phải nơi tai mà là ở hội tâm. Mật Am ngữ 
lục ghi: »ãấ fš 2E ñt ñh.. 1H Hị 4 B 
li TE — NĂM TT 3# HỆ Hh. — Chư 
Phật chẳng nói mà nói, TỔ sư chẳng nghe 
mà nghe, để lại một chuyển ngữ, ngàn đời 
trần giữ trời đất«. 














BẤT THỨC LÔ SƠN CHÂN DIỆN 
MỤC 3 ä ›h l ứ H 

Thành ngữ này bắt nguồn từ bài thơ »Đề 
Tây lâm bích« của Tô Thức, nhà thơ đời 
Tống. Toàn bài thơ miêu tả tác giả đi chơi 
cảnh núi Lô, đứng ở các vị trí khác nhau 
mà nhìn cảnh núi này. Do núi Lô suốt năm 
mây mù bao phủ, hơn nữa, tác giả đứng ở 
trong núi không sao nhìn thấy toàn cảnh 
Lô Sơn, do đây mới cảm khái thốt lên: »# 
#ï Hà #8 lHỊ ph lệ gã jš rã ÍK # 4 lHÌ 
ñữ JR 1Ì t [HỆ H }{ 5 4 ƒz W tị tr. 
— Trông ngang thành dãy, xéo thành tòa, 
nơi nơi cao thấp khác nhau xa, chẳng biết 
Lô Sơn toàn cảnh thật, chỉ do thân ở núi 
HO" này«. 

Tô Thức tức Tô Đông Pha từng kết bạn với 
thiền sư Phật Ấn ở Vân Cư và về già, ông 
để tâm nghiên cứu kinh Phật — phải chăng 
họ Tô có ngụ Thiền ý trong bài thơ? 

Theo Thiền tông, bài thơ nhằm diễn tả tình 
huống của một người bị mê hoặc bởi hiện 
tượng bề ngoài, không nhận thức rõ bản 
chất của sự vật. 



































BẤT TÍCH MY MAO # 1#  £ 
Chẳng tiếc lông mày. Ý nói không tiếc lời 
nói và bất chấp bị trừng phạt. Tiết Huệ 
Lâm Tông Bản Thiền sư trong NĐHN dq. 
16 ghi: »IlI fft 2 H 2 tñ l £.  « 
HH À ñ ĐW v — Hôm nay Sơn tăng không 
tiếc lời nói và bát chấp bị trừng phạt, sẽ 
nói toạc ra cho ông biết. 

















BẤT TIẾN GIAI THÊ # ?š !# 34 
Không theo cấp bậc (của cây thang), dụ chỉ 
không cần trải qua các cấp giai Vị trung 
gian mà trực tiếp lãnh ngộ thiền pháp. Bài 
tựa của Dương Ức trong CĐTĐL ghi: »4* 
»w#. #0. ®l BH. 
{Š ;Ố Ih HÙU. — Chẳng lập văn tự, chỉ 
thắng nguôn tâm, không theo cấp bậc, 
thăng lên đất Phật.« 








BẤT TÍN ĐẠO # #š i# 

Nói mà không chịu tin. Tắc 8, 8ích Nham 
lục (Tục 117,137, thượng) ghi: »4* fš l 
® Đi ñï lĩ .  & Í§ j \Ñ 2Ö lW f5 lŠ 
1Í. . — Nói mà không chịu tin đây quả là kì 
đặc. Nếu là người như thế mới biết nói như 
thếc. 








BẤT TRANH ĐA %4 # # 

Xấp xỉ, chăng khác mấy. Tiết Linh Yêm 
Hòa thượng trong CĐTĐL q. 23 ghi: Tăng 
hỏi: »‡f! |]: ẲC IE H., Pl #J 
lụ? Hị |:  ? HH 4 ®: El: lộ 
4 "lu fj? Hl EÍ: 4 3t #Ý‹¿ - Việc 
mình không sáng, lấy cải gì để nghiệm? Sư 
bảo: Gương số chiếu hình rỗng. Hỏi: Sau 
khi nghiệm thế nào? Sư đáp: Chẳng khác 
mấy.« 






































BẤT TRIỆT %£ # 
1. Không ngừng, không dứt. Đặt sau động 


6o 


BẤT TỨC LƯU 2° fÿ [( í7'r1Bi ] 





từ, bổ sung cho hành vi hoặc động tác cần 
giải thích. Như Tịnh ki „c q. thượng gh1: 
»‡Lk R§ MỸ 4 ÍẾ . ỳ# LH fT Ã3 ‹ 
Chim quốc kêu Hồng dứt, máắu chảy tre 
núi nứt. 

















2. Không bằng, không kịp. Đặt sau động 
từ, nhắn mạnh hành vi không có cách gì để 
hoàn thành. Tiết Hương Nghiêm Hòa 
thượng trong TĐT q. 19 ghi: »ất #f 7), 
#) Hä #ã v #t ?ứ Ẩl| 2 lút 4 ÍổL. — Mau 
ra sức, gắng chịu đựng, vô thường đến rồi 
cứu không kị?«. 





























BẤT TRÚNG # # 
Không đúng, không hợp. Chương Nam 
Nhạc Hoài Nhượng trong CĐTĐL q. 5 ghi: 























»‡H [ñ]: Đx Bế Mỹ El: ?ñ th ZR ¿ 
1H [BE]: {lE RE 1#) fã # #? lữ HH: ïf 
‡H 1U — !#⁄ ÉH nh „ — Tổ hỏi: Từ đâu 





đến? Sư đáp: Từ Tung Sơn đến! TỔ hỏi: 
Vật gì đến như thế? Sư đáp: Nói giống một 
vật thì chẳng đúng.« 

Tiết Đầu Tử Nghĩa Thanh Thiền sư trong 









































NĐNN gi: »(C [E| 3 ## ñỊ ) BỊ 19 ĐÀ, 
3ấ.. bú HỊ IE MÉ, 77 3S JjE MỊ HỊ: #3 
1š 3 # BỊ Bã ĐỤ Ì- Rẽ HZ TƑ †T EK! ñh 





























H: H lú 3 ñJ 4? 3B H: fñJ 
3 Xấ? HH El: 3Š ff ®'HŸMH Á Hz. — 
(Thiên sư Viên Thông) liên xách gậy vào 
tăng đường, thầy Sư đang ngủ, liễn gỗ vào 
giường, quở rằng: Ở đây, ta không có dư 
cơm đề cho Thượng tọa ăn no rồi ngủ! Sư 
thưa: Hòa thượng dạy tôi làm gì? Thông 
nói: Sao chẳng tham thiển đi? Sư đáp: 
Thức ăn ngon chẳng hợp với người no 
bụng.« 











BẤT TRƯỚC THÁNH PHÀM %£ # 
# 1u 
Không dính vào kiến giải phân biệt đối đãi 


bực Thánh với kẻ phàm. Đây là phản ánh 
tư tưởng »Vạn pháp nhất như« của Phật 


— giáo. Trấn Châu Đại Bi Hòa thượng trong 


NĐNHN q. 11 ghi: »4 # EM... ñỗ Ml # 
ñh s — Chăng dính vào kiến giải phân biệt 
bậc Thánh với kẻ phàm, thỉnh Sư đáp cho«. 





BẤT TRƯỚC THỊ PHI £ # # 3t 
Còn gọi: Bái lạc thị phi. Đối với sự vật 
không phân biệt phải và chăng phải. Tiết 
Song Phong Cổ Thiền sư trong NĐHN q. 9 
_. »fl [l|: TH Múi 5 lữ ñŸ fñl 8. 
8 fñ J# lv MÍŒ£ l# 7? HỊ El: 
H ‡ + # &: ]E s - Tăng hỏi: Ngay lúc 
Hòa thượng giã từ Thạch Sương, Thạch 
Sương nói thế ấy, ý thế nào? Sư nói: Chỉ là 
dạy ta bắt trước thị phí«. 

















BỊ 
Z 


BẤT TRƯỚC TIỆN # # 1# 

Chăng được tiện lợi, chẳng gặp may, xui 
xẻo, không hợp thời cơ. Lâm TẾ ngữ lục 
ghi: »Íf #ll 4 “F. 7F hủ HH 2®. đã †š 
t  ã Fl WM 4... Hữ@#jïl, 2F 
†E fãl 3+. Hị X†[. #z: 2TXHZ 
3ƒ {ll. — Sư ấi đến Kim Ngưu, Ngưu thấy 
Sư đến liền đặt gậy nằm ngang rồi ngôi 
xốm ngay cửa... sư bèn đánh, Ngưu làm bộ 
t¿ ngã. Sư lại đánh, Ngưu nói: Hôm nay 
xui xẻo«. 




































































BẤT TỪ £ # 

Không quản ngại, không từ chối. Phần lớn 
nằm ở phân câu phía trước trong câu phức 
chuyền chiết. Tiết Đại Dương Cảnh Huyền 
Thiền M trong NĐHN q. 14 ghi: »il B|I 4 
ẤP. 14 L Ấ #. — Sư bảo: Nói thì 
không quản ngại, chỉ e còn trên giấy bút.« 





BẤT TỨC LƯU  % [( [i ơ 8 ] 
1. Không thể dùng được, không thu hoạch. 


61 


BẤT TƯƠNG VI SỰ 2° 1ä ä # 





` >+ 
tí HH 





Vân Môn quảng lục, q. hạ ghi: »|2| Ÿf 





l8 X í SỨC ä: ỨC H 2R ẤM 
“HÑ)] Hj4f8ẩ — +: #1 








Mằ % ! — Nhân thỉnh đại chúng làm việc 
công cộng nhự khuân vác gạo thóc, Tọa 
chủ nói: Gân đây không thu hoạch, chỉ 
khuân được một đấu gạo, chẳng bằng mau 
buông xuống ẩi!«. 

2. Ngây ngô. ˆ HÓg Phong quảng lục q. 4 
ghi: »‡Ê ĐÄ 3j HD. Hở F H 2š. H 
?5 — 5# ®MỤ (° Lữ] J?h bề sc— 
Ngay đầu gậy lãnh hội ý chỉ, nơi tiếng hét 
thấu rõ tông chỉ, đây đã là kẻ ngây ngô 
đân độn hạng nhắt.« 

















BẤT TƯƠNG VI SỰ # 38 ä 
Chẳng muốn làm việc (Tham thiền). Đoạn 
Tế Tâm Yếu ghi: »‡? 2 lẾ j4 3t. 5 7 
NI đi W2: # H3 ® Ø1 ƒ 

. HỆ HỆ § JJỊ SZ 4 9? — Nếu chẳng 
muốn tham thiên thì có ngày bị tai ương! 
Cho nên nói: Ngày nay nỗ lực cho liễu 
ngộ, ai là người chịu tai ương trong nhiễu 
kiếp?«. 


























BẤT VONG THIỀN # zš z# 

Loại thiền định luyện tập trí nhớ. Kinh Xá- 
lợi-phất vẫn ghi: »Ƒ![ #Ÿ {£ 4 1s Ä# , f3 
ỳ 6! — ÚR. — A-nan tu thiển định luyện 
tập trí nhớ, được Phật giác tam-mmuội«. 


BẤT VÔ # & 

Chẳng phải không. Đặt ở cuối phân câu 
phía trước trong câu phức chính phụ, biểu 
thị quan hệ chuyển ý, khẳng định có điều 
kiện. Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: »—ˆ 
ni I3£&ðR L. # tr # 
^2“RI ®##. tỎ & + ñ l # ?% 
#ñJ s — Hai mươi lăm năm ngôi giường dây 
(làm trụ trì) nói về chuyện xưa, chuyện nay 
























































thì chăng phải không, có điều là chưa từng 
nói đên câu thứ nhát (Đệ nhất cú).« 


BẤT Ý £ & 

Không đồng ý, không chịu, ấm ức. Tông 
Môn Võ Khó ghi: »f‡ 3 2 ## ft, JW{ HỊỊ 
ÄXv 1J St % {k ® ñX ấH T HD [nJ lẾ 
tị # IỊ J§ 4 ƑÈ +.  ®¿ Ê 

đề ?Z ìh . BỊ jl H. 38 3í ẩ#{ lHị #Ê 
El: 3k HE + Í7 3 lv 1H TH 7í 
1H t ff.. 8 4 BH #Á. — Thiển sư Bảo 
Ninh Dũng người Tứ Minh. Ban đâu sư 
thay y phục đến nương bạn đông đạo là 
thiển sư Tuyết Đậu Hiển. Tuyết Đậu quở 
sư là tọa chủ íu xìu. Dũng không chịu, cứ 
ấm tức. Nghỉ thức thượng đường vừa mẫn, 
sư liên rời khỏi thiển viện, hướng về núi 
Tuyết Đậu lễ bái, thê rằng: Đời này hành 
cước tham thiên, nếu tôi tiếng tăm về đạo 
pháp không bằng Tuyết Đậu, nhất định 
không trở về quê.« 




















Ị] 





š 





: 
TP 


— 





BẾ NHÃN TÁC DẠ Bỉ !# 2£ 

Nhắm mắt lại rồi cho đó là màn đêm, tỷ dụ 
tư tưởng hành vi tự lừa dối, ngu mê vô lý. 
Chương Nguyên Nghiễm Thiền sư trong 
CĐTPĐL q. 19 ghi: »|ä]: ZA Jš Hš #. 2E 
38 H.J⁄. % H .EZ4. “2 Hl — #‹ 
Hị El: #4 BỊ HR TE ?⁄ Rƒ › — (Tăng) hỏi: 
Lâu 4y ở trong: thất tối, chưa đạt cội 
nguồn hôm nay đến đây xí Tỉ hây tiếp cho. 
Sư bảo: Đừng nhắm mắt lại rồi cho đó là 
màn đêm nhé!« 








BẾ QUAN ïj lÄ 

Sau khi ngộ rồi (phá được trùng quan), 
muốn bảo nhậm bản lai diện mục nên mới 
cần phải bế quan (đóng cửa yên tu). Bài 8 
trong Sơn Cư Bách Vịnh của Thiền sư 
Tông Bản ghi: 


62 


BÌ ĐẠI # 





»Ill ý 3 k, †T Rã x 
ñ#ũ LÍ bị lữl #É mỊ 
1 ft Mị lỊ l 2 WÁ« 

»Sơn cư mao ngõa trúc vi duyên 

Thủ đạo an bần lạc tự nhiên 

Tận nhật bế quan vô biệt sự 

Trường thân lưỡng cước châm vân miên«. 
»Ở non tre lá kết am thiên 

Cam nghèo giữ đạo thật an nhiên 

Đóng cửa suốt ngày không việc khác 

Gói đâu, duỗi cẳng ngủ bình yên«. 











BỆNH TĂNG KHẨU TỪ zš 4# œ # 
Trong tùng lâm, khi bệnh tình của vị tăng 
ngày cảng nặng e khó sống, lúc sắp mạng 
chung nói lời di chúc gọi là Bệnh tăng 
khâu từ. Khâu từ này phần đông các bệnh 
tăng nói về dòng dõi quê quán của mình, 
người ghi chép phải ghi chép hết thảy 
những gì được dặn dò về cách chỉnh lý, xử 
trí để làm bằng. Theo: PQĐTĐ của nhóm 
Từ DI. 


BỆNH TĂNG NIỆM TỤNG z3 4# & 
2 
Còn gọi: Đệnh tăng giải thích. Trong tùng 


lâm, khi có một vị tăng bệnh nặng, nêu trên ï 


ba ngày không bớt thì phải dời vị ấy qua 
Diên thọ đường (nơi chăm lo trị bệnh và 
dưỡng bệnh). Lúc ấy, các vị tăng đồng 
hương quen biết cũ và cả chúng vì vị tăng 
bệnh ấy mà cầu nguyện cho bệnh nhân 
mau lành. Mọi sự niệm tụng, tán Phật, hồi 
hướng này gọi là Bệnh tăng niệm tụng. 


BÍ MA KÌNH XOA 3# # '# x 

Công án này được thấy ghi nơi tiết Ngũ 
Đài Bí Ma Nham Hòa Thượng trong Ngũ 
Đăng Hội Nguyên q. 4 như sau: »i S 3È 























Bề ý #MI lj Tí Sš tị 3È Bề đ# TH lv Tý 
l —%&X:› ® Hi &l ##. HỊ X 
ÑJ #4 HH: JE fñ Bề # tì H2? TẾ 
đi Jề ƒR #t ìw {T7 HẦU? iẾ f3 1U X F 
ZÈE. 3š ® fÑtU X FZE. 3kiễ ! 3 
1l ! — Hòa thượng Bí Ma Nham ở núi 


Ngũ Đài thường cẩm một chiếc nạng gỗ, 
mỗi khi thấy tăng đến lễ bái mình sư liền 
chía chiếc nạng vào cô tăng bảo: ›Ma qui 
nào dạy ông xuất gia, Ma qui nào dạy ông 
hành cước? Nói không được sẽ chết dưới 
chiếc nạng này, nói được cũng chết dưới 
chiếc nạng nây. Nói mau! Nói mau!« 
Người học đạo ít có ai đáp được. 

Nhắc chiếc nạng chia vào cô tăng là thủ 
đoạn tiếp dẫn người học rất mạnh mẽ, để 
cắt đứt con đường suy nghĩ, nói năng khiến 
họ thoát khỏi vọng tưởng phân biệt. Đời 
sau, trong thiền lâm thường niêm đề công 
án nầy. 


BÍ MẬT #4 # 

Thiền pháp sâu kín khó hiểu, chẳng rơi vào 
ngôn ngữ văn tự, vượt khỏi ý thức phân 
biệt. Cách nói này biêu thị sắc thái tôn giáo 
thần bí của Thiền. Lâm Tế ngữ lục ghi: »Íff 
JÉ #t 1H. # TRE. Mfữ j. l 
lŠ HH , lề Z Hỳ RR Mb ñ , HH 
4ựt jš. Ji DÁ Bí # fl 3ã. 3k < l§ 
. MỸ 7 Jã #W #. — Không hình 
không tướng, không góc không rễ, không 
chỗ trụ, thật là linh hoạt: ứng ra muôn thứ 
lập bày, chỗ dùng chỉ là không có chỗ. Thể 
nên tìm đó thì càng xa, câu đó thì càng 
trái, gọi đó là Bí mát<«. 



















































































l# 
Pa 
3E 


BÌ ĐẠI # # 

Tức là chỉ cái thân thịt. Thân thể này như 
cái túi da, chứa đựng tất cả thịt xương, ngũ 
tạng v.v... nên còn gọi là Xú bì đại (túi da 


63 


BÌ HẠ HỮU HUYẾT # 'F # lí 





thối), Xú bì nang (đấy da hôi). Tắc 18, 
Thung Dung lục (Đại 48, 238 trung) ghi: 
»ft |] đ JM: ?J ƒ 3 fï fW †E 1H #t? 

Mi: #®. Mbfñ R H l8 ÄHl đl ÀA lễ 
j/ #? - Tăng hỏi Triệu Châu: Con 
chó có Phát tính không? Châu đáp: Có. 
Tăng hỏi: Đã có, tại sao còn chui vô cái 
túi da?«. 





















































BÌ HẠ HỮU HUYẾT # T # # 

Có tâm huyết, _Vó khí phách. Mậ/ Am ngữ 
lục ghỉ: »#ĩ l XÃ #4 X3. W F # 
íI. ẤX ® f8 jJ Á ?š 5 § §. Éí F 
H 4 5# 1 4. ñMlố§ tị #8 BÈ, j$ 
— ĐJ ïệ đã 3Ÿ IR lá 7H, đã ĐÃ + 
B), — Nếu là bậc đại trượng phu có khí 
phách không bao giờ ăn cơm thừa canh 
cặn của người khác, ngay tức thì tự mình 
phần chấn tỉnh thân, lập định chí hướng 
giống như núi bạc vách sắt, ở trong tắt cả 
cảnh giới thiện ác, thuận nghịch không hê 
lay động«. 






































BÌ HẠ VÔ HUYẾT # T & # 
Không có tâm huyết, không có khí phách. 
Tông Môn Võ Khó ghi: »ã ï] 7: 1 V ŸŠ 
#†  H, xếp 4ự f7. Jÿ F ## lI < 
























































ừï.. Bễ 1| ñR lR|., lí #Ñ ® ft, HH HƑ 
†$ lủ. — CIÊP người gièm pha tiên thánh, 


làm mù điếc con cháu, không năng nổ, 
không có khi phách, thuận theo thói quen 
điên đảo, thờ ơ chẳng tỉnh, thật đáng 
thương xótl«. 


BÌ XÁC LẬU TỬ THIỀN # # ‡# #7 
TẾ 

Còn gọi: Öì khá lậu tử thiển, Thiền pháp tự 
tại. Bì xác lậu tử đồng nghĩa với Bì đại (túi 
da), dụ cho sự không vỡ, cứng chắc. Xác là 
vỏ trứng, dụ cho thân xác con người. Lậu 


là tiết ra phân, nước tiểu. Tắc 98, Bích 
Nham lục (Đại 48, 222 thượng) ghi: »4? 1“ 
lũ lối lñ Hùh, {H $ JW ñÌN ƒ đữ . 
Hị mã lị E#Xf£ F &. 7Ä. Z 
4® ÈR. - Nếu muốn được hoạt bát, chỉ 
tham Bì xác lậu tử thiên, leo thẳng lên núi 
cao té xuống, cũng không bể, cũng không 
hực«. 























BỊ ĐẦU ĐÀ 4# 5ã I> 

Thiền tăng Sư Bị đời Ngũ Đại, tu hạnh 
đầu-đà: mặc áo vải mang đép cỏ, ăn ít, suốt 
ngày ngồi yên, người đời gọi sư là »Bị 
Đầu-đà«. X. Sư BỊ. 


BỊ VỊ 3# 4 

Chỗ ngồi của mỗi vị tăng trong Tăng 
đường thuộc tự viện Thiền tông. Ngoài ra, 
VỊ trí ngồi lúc thọ thực gọi là Bát vị. Bát là 
vật dụng đựng thức ăn. Trong tùng lâm, 
thông thường Bát vị (chỗ ngồi ăn) có để 
tên, nhưng BỊ vị thì không. 


BÍCH CHI THÁP Z#È ‡ 3“ 

Còn gọi: Linh Nham Tự Tháp. Tháp nằm 
phía Tây bắc điện Thiên Phật, chùa Linh 
Nham, huyện Trường Thanh, tỉnh Sơn 
Đông, Trung Quốc. Được xây cất vào niên 
hiệu Thuần Hóa thứ 5 (994) đến niên hiệu 
Gia Hựu thứ 2 (1057) hoàn thành. Cao 
52,4m, chu vị đáy tháp 48m, đây là kiến 
trúc theo kiểu lâu các bát giác 9 tầng. Nền 
tháp bằng đá xung quanh khắc nổi những 
cảnh cực hình nơi âm tào địa phủ. Thân 
tháp xây gạch từ dưới lên trên thu hẹp dần 
biểu hiện sự hùng vĩ mạnh mẽ. Cửa số theo 
phong cách thuần phác cô xưa, cửa số giả 
trang sức tỉ mi, đấu củng hoa lệ, mái tháp 
giàu biến hóa, mang đậm màu sắc hương 
vị cô xưa, trang nghiêm tự nhiên. Đinh 


64 


BÍCH LẬP VẠN NHÃN #*š 3 # #Jj 





tháp là một tháp bằng sắt hợp thành bởi 
phúc bát, tướng luân, viên quang, ngưỡng 
nguyệt, bảo châu và có tám đoạn xích sắc 
do tám thần Kim Cang kéo ra gia cô trên 
mái tầng 9. Tầng đáy có thiết kế trụ giữa 
tháp có bậc thềm xây bằng gạch đi lên 
tháp. Tháp đứng sừng sững ở lưng chừng 
núi, Tống Tằng Củng có thơ rằng: » Pháp 
định thiền phòng lâm tiếu cốc, Bích chỉ 
linh tháp quán tằng loan« (Thiền phòng 
Pháp định gần hang núi, linh tháp Bích chỉ 
giữa tầng non). 


BÍCH ĐỊNH # # 

Định như tường vách; ác giác dụ như gió. 
Bích định kiên cố nên § gió (lợi, suy, hủy, 
dự, xưng, cơ, khổ, lạc) chăng xâm nhập 
được. 


BÍCH ĐỘNG TỰ # # ‡ 

Còn gọi: ðích Sơn fự. Chùa ở thôn Đan 
Khê, xã Ninh Hải, huyện Gia Khánh, tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam. Đời vua Lê Dụ Tông, 
khoảng năm 1705-1719, hai thiền sư Trí 
Kiên và Trí Thế đến núi Bích Động lập Ji 
chùa để tu. Đến đời vua Lê Hiển Tông 
(1740-1786) chùa được xây dựng bằng đá 
và có đủ 3 cấp như hiện nay, gồm có chùa 
thượng, chùa trung và chùa hạ. 

Vua Tự Đức tuần du Bắc Thành, khi đến 
Bích Động thấy cảnh trí tươi đẹp và hùng 
vĩ, chỉ kém động Hương Tích (chùa 
Hương) nên đề bút »Nam Thiên Đệ Nhị 
Động‹«. 

Sau 2 vị khai sơn trên, các vị Trụ trì kế tiếp 
là các Thiền sư thuộc phái thiền Tào Động 
ở Đảng Ngoài, trong đó có 2 vị nổi danh là 
Đạo Nguyên và Minh Chính. 

Tại viện Liêm Khê ở chùa Bích Động, 
Thiền sư Minh Chính đã biên soạn Pháp 


Hoa Đề Cương và Bát Nhã Trực Giải. 
Trong khuôn viên chùa có tháp thờ Thiền 
sư Đạo Nguyên (Khoan Dực Thanh Minh) 
và Minh Chính Thanh Đàm. 


BÍCH GIÁC LẠC ĐẦU # # # 5ã 
Chốn hoang vu hẻo lánh; xó xinh. Tiết Thị 
Bản Sắc Đạo Nhân by MBTITL q. trung 
ghỉ: » Ế ll \ BE #t 4+ RƑ >> #Z. #% 
ÝZ®.ãôổẽ&6z-ð5. Hf+ ñ. 
đí HỆ — & EEếu. đế 2E #Z ÉR Z Ÿï HỊ 
HÈ ƒñ 34 74. H 4# ññỦ #4 ƒ E 7E J§ 
- Thiên tăng chân chính đã không 


















































Le 
phụng dưỡng cha mẹ, không nuôi nắng vợ 
con, không nhọc nhằn vì quân dịch, không 
tốn tiên của để nuôi thân miệng, chỉ còn có 
tính mạng của mình. Việc cân làm trước 
hết là tìm một chỗ hẻo lánh để giải quyết 
vấn đệ sinh tử«. 


BÍCH LẠC # # 

Tường vách, hàng rào. Chương Phần Châu 

Vô Nghiệp Thiền sư trong CĐTĐL q. 8 

MS ST đề Jã TẾ 7F v H8 ñ RE #. 
3È †[ JR \ Jl Đã? — Vàng làm thế 

tin bạc làm tường vách, đây là chỗ của 

người nào ở?«. 





BÍCH LẬP VẠN NHẪN # 3 # 4 

Vách đứng muôn trượng. Hình dung khí 
khái cùng cảnh giới thấy rõ tự tâm, tự ngã 
là chủ, hoàn toàn không nương tựa, siêu 
thoát trần tục. Tiết Khai thị cho Thiền nhân 
Quang trong Mi ghi: »Ä fñ 2%. TE 











—=#'r, Í?££44b. ứmk#i4#X, 
# 9 /Ð IV k i8 # BÀ. —-JM ĐH BÉ 
Ñl. T Jã H J§ — I5. ñM MỤ 7ˆ + 


I ỳ} th lý MỊ, — ñÿ. HÈ 9 đ ĐJ, 8 
Z l t\ ˆ # ! - Hàng thiên tăng trong 
24 giờ đi đứng năm ngồi như lửa đốt băng. 





65 


BÍCH NHAM LỤC #' j# $# 





Chớ khoe tráng niên, đừng luận lão thành, 
một chỗ thấu thì ngàn chỗ muôn chỗ đồng 
thời thấu, như sư tử chúa đuôi dựng đứng 
rồng một tiếng, như vách đứng muôn 
trượng, há chẳng thư thái cả đời sao!« 


BÍCH NHAM LỤC # jš # 

Gọi đủ: Phát Quả Viên Ngộ Thiên sư Bích 
Nham lục, còn gọi: Bích Nham tập. Lục, 
10 quyền, do Tuyết Đậu tụng cổ, Viên Ngộ 
Khắc Cần bình xướng vào đời Tống, Phổ 
Chiếu biên tập, được xếp vào 7c Tạng 
kinh tập 117, trang 25T. 

Từ trong ngữ lục Thiền tông, Tuyết Đậu 
Trọng Hiển tuyển ra 100 tắc công án (lấy 
tông Vân Môn làm trọng điểm), sau mỗi 
công án Ngài dùng thơ để bình thuyết 
(Tụng), nhằm chỉ dạy cho người học thiền. 
Về sau gọi sách này là »Tụng Cổ Bách 
Tắc« (100 tắc Tụng cổ). Khoảng đầu niên 
hiệu Chính Hòa (1111) đời Tống, Viên 
Ngộ Khắc Cần trụ trì viện Linh Tuyền ở 
Giáp Sơn, thê theo lời yêu cầu của Trương 
Thương Anh, thuyết giảng về 100 tắc tụng 
cổ, đệ tử của sư là Phố Chiếu ghi chép, 
biên tập lại thành sách. Vì trong thiền lâm 
gọi Giáp Sơn là Bích Nham, nhân đó gọi 
sách này là Bích Nham lục. 

Bích Nham lục lẫy »Tụng Cô Bách Tắc« 
của Thiền sư Tuyết Đậu làm căn bản, 
Thiền sư Viên Ngộ giảng một đoạn » Thùy 
thị« trước mỗi tắc công án, trong mỗi tắc 
công án, tụng cổ đều có hạ »trước ngữ« và 
sau đó lại »bình xướng« để dẫn đường mở 
lối cho người học đạo. 

Quyền lục này sau khi được xuất bản, dư 
luận chốn Thiền lâm khen chê chẳng đồng. 
Nhóm khen cho rằng sách này có giá trị rất 
cao, bảo là »Tông môn đệ nhất thư« 
(Quyền sách hạng nhất trong Thiền tông), 


và sau đó không ít tác phẩm mô phỏng 
sách này liên tiếp ra đời. Nhóm chê bảo 
rằng sách này thuộc loại trau chuốt văn 
chương làm xiếc câu chữ, trái với tông chỉ 
»trực chỉ nhân tâm« của Thiền tông, khiến 
người học thiền chạy theo hình thức mà 
không thật ngộ, cho nên Thiền sư Đại Huệ 
Tông Cảo vì cứu tệ nạn này mà cương 
quyết thiêu hủy kiệt tác của Thầy mình và 
cấm chỉ lưu truyền. 

Bích Nham lục sau khi bị thiêu hủy hơn 
100 năm, đến niên hiệu Đại Đức thứ I 
(1297) đòi Nguyên Thành Tông, cư sĩ 
Trương Minh Viễn ở Hàng Châu sưu tập 
các bản còn sót lại ở các nơi, giảo chính rồi 
cho tái bản. Quyền lục này là mẫu mực của 
Tông môn, là kim chỉ nam đi biển, là sao 
Bắc Đầu trong đêm tối. 


BÍCH QUÁN # ÿi 

Ngồi xoay mặt vào vách, quán tâm như 
vách, để mọi suy tư lắng đọng, xả vọng về 
chân. Bài tựa sách »Lược biện Đại thừa 
nhập đạo tứ hạnh« của Đàm Lâm trong 
CĐTĐL bề 30 ghi: »Jt, ã$ Ä 3 #4 ;ò < 


























%. 4 #t iữ Z. IllÚ RE 3% bò ñ HÈ 
BH , Mật 5# †P # DM fẼ. — Đây là 


pháp an tâm của Đại thừa khiến cho không 
có sai lám, an tâm như thê là Bích quản, 
phát hạnh như thê là Tứ hạnh«. 


BIẾM BÁC #£ #j 

Phê bình, bác bỏ. Lâm Tế ngữ lục ghi: »—¬ 
ØJ t tr, 5 ấL Bl He ® 4 + 8. 
ñỗ 2 X6 im. 2} ỨỊ SR J# lñ. — f: 
F Á KE 3l: — Trong tất cả thời, chớ 
loạn thương lượng. Hội cùng chẳng hội, 
thảy đếu là lâm lẫn. Rõ ràng nói thế ấy, 
mặc cho người trong thiên hạ bác bỏ«. 



































66 


BIỆN HUỆ 3} # 





BIẾN THAM :š #4 

Chỉ tăng lữ đi khắp nơi tham học với thiện 
tri thức đề thêm sự hiểu biết cho mình (xét 
thấu mê với ngộ, chân với vọng của việc 
lớn sinh tử). 

















BIỂN CỤC 38 # 
Nhỏ hẹp, hẹp hòi Bích Nham lục q 1: »M 
J Z tt. H TIR Ít, ?ế tu 4b. 





MU ]Ị| HỆ #J s — Khí lượng hẹp hòi tự mình 
không chịu đựng nói, tranh nhau hãm hại, 
nhiêu lần đánh thuốc độc«. 


BIỂN ĐỘN l EỊ (?-1563) 

Thiền tăng đời Minh, họ Trần, hiệu Vô 
Không, người xứ Vũ Châu (nay là huyện 
Vũ, Hà Nam) Trung Quốc. 


BIỂN KHÁNH # # 

Một loại pháp khí làm bằng đá, hình thể 
giống như hình đám mây, treo ở ngoài 
hành lang Phương trượng. Nếu có khách 
đến muốn gặp thầy Trụ trì, vị Tri khách 
liền đánh biển khánh 3 tiếng. 


BIỆN #‡ 

1. Chuẩn bị, thu xếp. Chương Tổ 13, Ca- 
tỳ-ma-la trong CĐTĐL q. 2 ghi: »ï# HỆ 2Ù 
ñH ` ñ LH 8 I. {(H H2. ñị j 


Nó ` 
— Đủ cho ngươi không nói, 








f > 2 E1 

ta đã biết rồi. Cứ chuẩn bị xuất gia đi, lo 
gì ta chẳng phải thánh?« 
2. Hoàn thành, thành công. Bài thơ »Tự 
thuật chân tán« trong PDNL q. hạ ghi: »Öj 
HÈ 24 ®% . #t Ãf 4 MỸ s — Công án sẵn 
sàng ngay trước mắt, không việc gì chẳng 
hoàn thành.« 























BIỆN ‡†„ #? 
Phân biệt. Tiết Hoàng Bá Hòa thượng 








trong TĐT q. 6 ghi: »ï 8 1Œ HR lí. 4 
1 ?- f8 1W 1E ZR flf › — Nếu có con mắt 
trí huệ này, quả tình phán biệt được tông 
đảng tà chíh.« 

















BIỆN ĐẠO ## :ắ 

1. Làm xong đạo nghiệp. Đồng nghĩa với 
Thành biện. Thiền tông vào đầu đời Đường 
chưa có danh từ Biện đạo. Đến giữa đời 
Đường, sau khi Ngũ gia thất tông hình 
thành thì danh từ này được sử dụng rộng 
rãi. Chương Quốc sư Đại Đạt Vô Nghiệp 
trong CĐTĐL (Đại 51, 444 hạ) ghi: »H. lỗi 
†F? z3 H R â?XWfE. — + 
TH f IH RÑ PR F 3 #. ##t 3N Z 
HH s — Lại mưu toan cái gì? Các huynh đệ 
chỉ vì tham dục thành tính nên bị 25 hữu 
trói buộc, không biết lúc nào đạo nghiệp 
mới Xong«. 

2. Chỉ cho sự tu hành theo lối tọa thiền. 





















































BIỆN ĐÍCH ‡‡ 49 

Làm cho rõ ràng, phân biệt rõ. Tiết Hoàng 
Long Tổ Tâm Thiền sư trong NĐHN dq. 17 
ghi: »— l &K ñ#. tí JHỤ&ñE. J f 
#®#%. #⁄ _ A bí. IE iế Rã Jš lý, 

7K J* II tị 3# ÍÉJ? — Hòn bọt chưa nồi, 
buôm xưa chưa giương. Chiểu gió chẳng 
đến không có người giở chèo. Việc cần làm 
khi ấy là làm sao phân biệt rõ được luông 
nước?«. 
































BIỆN HUỆ 3t # 

Có tài biện luận. Khả năng khéo giảng nói 

nghĩa của các pháp. Chương Bát-nhã ĐÐa-la 

Hưc CĐTPĐL q. 3 ghi: »Jt  †H ? 7. 2 

2È J3 đề } ñH ?N HH. ÈÃ?N Lị 

+ I3. XÃ ÄÑ L. ⁄ ñã 3 

FH ` MB kì JlỆ & 1H. 

Ñ E. WñãWPH'H", HN E‹ ¿ ¿ 








67 


BIỆN LONG 3} £ 








đĩ #í #4 HH Đ† ÄÑ.. — Đây là của báu thể 
gian chưa đủ làm tột, trong các thứ bảu 
chỉ có pháp bảo là tột. Đây là ảnh sảng 
của thế gian chưa đủ làm tội, trong các thứ 
ảnh sảng chỉ có ảnh sáng trí huệ là tội. 
Đây là trong sạch của thế gian chưa đủ 
làm tột, trong các thứ trong sạch chỉ có 
tâm trong sạch là trên hết... Tôn giả khen 
ngợi tài biện luận của Bồ-đề-ẩa-la«. 


BIỆN LONG ‡‡ l# 

Thiền tăng đời Tống, người xứ Minh Châu 
(nay là Ninh Ba, Chiết Giang) Trung Quốc, 
nối pháp thiền sư Linh Ản Thanh Tủng, 
tông Pháp Nhãn. 


BIỆN NGỤY LỤC ?‡ 44 #4 

Còn gọi: Chí Nguyên Biện Ngụy lục. Lục, 
5 quyển, do Tường Mại soạn vào đời 
Nguyên, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 
52, trang 751. Vào niên hiệu Chí Nguyên 
thứ 28 (1291) đời Nguyên, Tường Mại 
phụng sắc soạn sách này để bài xích ngụy 
thuyết của Đạo giáo. Bởi vì các vị của phái 
Toàn Chân là Khưu Xử Cơ, Lý Chí 
Thường cưỡng chiếm 482 ngôi tự viện, phá 
hủy tượng Phật, bảo tháp, xây dựng lại làm 
Đạo quán, truyền bá »Lão Tử Hóa Hồ 
Kinh« và »Lão Tử Bát Thập Nhất Hóa 
Đồ«, đưa đến chỗ tranh luận kịch liệt giữa 
2 giáo: Phật và Đạo. 

Nửa phần trước của Biện Ngụy lục gồm 14 
thiên bài xích Đạo giáo và sách vở của họ. 
Nửa phần sau kế lại ngọn nguồn việc triều 
đình nhà Nguyên cho 2 giáo Phật và Đạo 
biện luận chân ngụy. Phụ lục các văn hiến 
có liên quan. 


BIỆN SỰ 3 *# 
Tên gọi chung cho ban Chức sự trong 


Thiền lâm như: Liêu nguyên, Liêu chủ, 
Phó liêu, Diên thọ đường chủ, Tịnh đầu, 
Hóa chủ, Viện chủ, Ma chủ, Thủy đầu, 
Thán đầu, Trang chủ, Giám thu v.v... 
Theo: PQĐTĐÐ của nhóm Từ DI. 


BIỆN TÀI 3 3 (thế kỷ XVID 

Thiền tăng Việt Nam đời Lý, nối pháp 
Quốc sư Thông Biện, thuộc thế hệ thứ 9 
dòng Vô Ngôn Thông. Sư trụ trì chùa Vạn 
Tuế (Vạn Niên) ở Kinh đô Thăng Long và 
vâng lệnh vua nhà Lý sửa lại sách Chiếu 
Đối Bản của Quốc sư Thông Biện thành 
sách Chiếu Đối lục. Theo: Thiên Uyển Tập 
Anh. 


BIỆN VIÊN ‡‡ | (1202-1272) 

Gọi đủ: Viên Nhĩ Biện Viên [BỊ ÑÄ 3Ÿ BỊ. 
Thiền tăng đời Tống, người Tuấn Hà, Nhật 
Bản. Năm 18 tuổi sư xuất gia ở chùa Viên 
Thành (OnJö-jJi), Cận Giang (Õmi). Sư thụ 
giới ở chùa Đông Đại (Tödal-JI), Nại 
Lương (Nara). Sư theo các đại đức ở Kinh 
Đô (Kyöõto), Liêm Thương (Kamakura) để 
học giáo lý hiển mật của Tiểu, Đại thừa. 
Niên hiệu Đoan Bình thứ 2 đời Nam Tống, 
Tức niên hiệu Gia Trinh thứ I (1235) triều 
Tứ Điều Thiên Hoàng sư sang Trung 
Quốc, học giáo nghĩa Thiên Thai với Bách 
Đình Thiện Nguyệt, tùng tham học các 
nơi: Tật Tuyệt Đạo Xung, Tiếu Ông Diệu 
Kham, Thạch Điền Pháp Huân. Sau đó sư 
lên Kinh Sơn nối pháp Thiền sư Vô Chuân 
Sư Phạm. Niên hiệu Thuần Hựu thứ I1 
(1241) sư trở về nước, có đạo gia Quan 
Bạch Đăng Nguyên đến quy y và sư dựng 
chùa Đông Phúc (Tofuku-JI) ở định Bản, 
khu Đông Sơn, Kyoto. Nơi đây trở thành 
cơ sở hoằng pháp thứ hai của tông Lâm Tế. 
Biện Viên mang về Nhật Bản vài ngàn 














68 


BIỆT TRUYỀN TỰ ÿJJ 4# 3£ 





quyển sách gồm: kinh luận, chương sớ, 
ngữ lục, Không nho... Đều dâng tặng vào 
thư khố viện Phổ Môn (Fumon) ở Kyoto. 
Sư có cống hiến rất lớn về việc xúc tiến 
phát triển văn hóa Nhật Bản và là người đề 
xướng cái học (Giáo Thiền nhất trí). Môn 
đình của sư rất hưng thịnh, Thiên Hoàng 
ban cho sư hiệu »Thánh Nhất Quốc Sư«. 
Theo phả hệ sư là Tổ Thiền tông đời thứ 
27, Nam Tông đời thứ 22, hệ Nam Nhạc 
đời thứ 21, Tông Lâm Tế đời thứ 17, Tông 
Lâm Tế Nhật Bản đời thứ 3. 


BIỆT AM 3# Š 
Hiệu của thiền tăng Tính Thống sống vào 
đời Thanh. X. Tính Thống. 


BIỆT NGỮ 7| ‡š 

Trong công án được nêu ra đã có lời ứng 
đối, Thiền sư lại có thêm một lời đáp khác. 
Tiết Thụy Lộc Bản Tiên Thiền sư trong 
NĐNHN q. 10 ghi: »k N 4 5t , Đà D26 
TỊ ng Hi .... 

VI IÙ\ đế: { ñH „ „ 
Bi 1  £ lo — Nói đi #4 về việc tham 
học: Không hẳn là học hỏi, không hẳn là 
học phân biệt bình luận công án, không 
hẳn là học đại ngữ (nói thay), không hẳn 
là học biệt ngữ«. 


BIỆT PHONG 3| # 
Hiệu của thiền tăng Đại Đồng sống vào đời 
Nguyên. X. Đại Đồng. 


BIỆT THỊ NHẤT CÀN KHÔN 3| # 
— #*‡ 

Nguyên ý là có trời đất riêng khác, trong 
Thiền tông chỉ cho cảnh giới khai ngộ siêu 
việt tình thức phân biệt. Tắc 92, 7¡ hung 
Dung lục (Đại 48, 287 thượng) gÌ1: 


»It 3Š 8â †š _R #ế 
li 2 fl[ jã X6 “E WE 
li hị Hồ -ƒ 5É 4t: r& 
†E BỊ äf 2 UÐ f ÄX 

€ 7| 6 — #2 HỊ )« 

»Thu xếp hành trang ngán sự đời 
Quay về đâu nhỉ để sinh nhai? 












































Gã tiêu cán mục ngờ không lỗi 

Ông đạo bầu treo khéo có nơi. 

(Riêng có trời đát)« 

Nếu như hình dung gia phong riêng biệt 
không gì có thể so sánh được, gọi là Biệt 
Thị Nhất Gia Phong Z| j¿ — 2š Ñ. Tắc 
64, Bích Nham lục (Đại 48, 195 trung) ghi: 
»2 4 lR| Z lñ] đi HỊ  % 3# # {1E HÄ 
lv H ÐM ĐH jÄ Ít À f#? (U Ấ — ñẪỮ  F 
fññ. HMỊ lŠ — 2Í. BỊ đi 1H 2 Hồ Ø 
{1 2)s — Công án đem ra hỏi Triệu 
Châu: Trường An thành ấy mặc ngao du, 
giày cỏ đội đầu nào ai biết (cũng còn một 
người ưu tú có gia phong riêng, sảng cũng 
hợp, tối cũng hợp)«. 






































BIỆT TRUYỀN TỰ 3 4# 3 

Chùa nằm trên bờ cao núi Đan Hà cách 
trung tâm huyện Nhân Hóa, tỉnh Quảng 
Đông, Trung Quốc 8km về phía Nam. 
Chùa ở nơi cửa ải hiểm yếu đứng sừng 
sững, là cửa ải hàng đầu núi Đan Hà, được 
gọi là Bách Việt Danh Sát. Núi Đan Hà 
vốn gọi là »Trưởng Lão Trại«, đời Đường 
đã có cao tăng cư trú. Thời Tống Minh đã 
có Thiền tông Lục Tổ đường, văn nhân học 
sĩ thường kết am đọc sách, nổi tiếng một 
thời. Tuần phủ Lý Vĩnh Mậu ở Kiền Châu, 
Nam Minh bại binh lui về Trưởng Lão 
Trại, bởi nham thạch núi này do hồng sa 
nham cấu thành rất giống núi Đan Hà ở 
quê hương Đặng Châu, Hà Nam, cho nên 
gọi là »Đan Hà Sơn«. Đầu đời Thanh, Kim 


69 


BIỆT VIỆN jlJ š 





Bảo là di thần Nam Minh sáng lập »Biệt 
Truyền Tự« tại núi này (Có thuyết cho 
rằng Hòa thượng Đàm Quy sáng lập). Quy 
mô rộng lớn, cùng với Thiều Quan Nam 
Hoa Tự, Thanh Viễn Giáp Sơn Tự được 
người khen ngợi. 


BIỆT VIỆN 7| Iš 

Ngoại trừ bản sơn của một tông, các tự 
viện được thiết lập ở các nơi khác đều 
được gọi là Biệt viện. Như Phật Quang 
Sơn ở Cao Hùng Đài Loan có Biệt viện 
Phổ Môn Tự ở Đài Bắc, Biệt viện Phổ 
Hiền Tự ở Cao Hùng. 


BIỂU HIỂN ‡ 8ã 


Cái biểu lộ ra ngoài, Th là dấu vết của 
lời nói, tri giải. Lâm TẾ ngữ lục ghi: »1I -[ 
—2Ø.  #MiZjỦU. “hí † 
Ÿe tứ ll # BH # #J EEfff. Ff & 
lk là # ft HUĐ. 4S Đ/EJE, 

— Ngay như mười hai phần giáo đêu là lời 
nói biểu hiển. Người học không lãnh hội 
liền ở trên lời nói sinh hiểu, đêu là nương 
tựa, rơi trong nhân quả, chưa khỏi sinh tử 
ba cối.« 












































BIỂU TẮC £ ñ\ 

Kiểu mẫu. Gương Mẫu. Chương Hòa Sơn 
Vô Điện Thiền sư trong CĐTĐL q. 17 ghi: 
»5P fE WM M v TẾ XÃ E ðN | ñRẦv ñH J 
JX H⁄.v Bồ ñH 2 LH H Ð l  R 
HỊ ; — Người học tụ về, sư từng trình bày 
10 thiên răn dạy; các nơi thản phục, thảy 
đêu bảo rằng Hòa Sơn có thể làm gương 
mẫu chốn tùng lâm«. 








BÍNH ĐINH ĐỒNG TỬ # T # # 
Chú bé coi về việc đèn lửa, dụ cho chúng 
sinh sẵn đủ Phật tính lại đi tìm bên ngoài. 


Bính Định là can Bính, Định trong thiên 
can phối hợp với ngũ hành thì thuộc về 
hỏa, cho nên dùng Bính Đinh để dụ cho 
lửa. Cảnh Đức Truyền Đăng lục q. 24 ghi: 
»$ 2 ? ER bú ÄX HIỊ Kỹ HỤ ý JHỊ fã Bẩ 
X10. %J l] T l§ @Œ + x H 3Ð) đ1 
fỊ 2 fŠ (2 ñ =Hf)S8lH: Ä Ƒ 
ft ƒ 4 ## 2k ¿ - Thiên sư Huyền Tắc ở 
viện Báo Ân, Kim Lăng, là người Vệ Nam, 
Hoạt Châu. Ban đâu sư đến hỏi Thanh 
Phong: Thể nào là Phật? Thanh Phong 
nói: Chú bé coi về việc đèn lửa mà đến xin 
lửa«. 




































































BÍNH NGỮ 3 ‡# 

Một loại sớ của sơn môn để khuyến thỉnh 
vị Tân trụ trì nhập tự, hoặc những tựa nhỏ 
ở trên đầu bài sớ của các sư đồng môn 
chúc mừng vị Tân trụ trì. Vì nó là lời cốt 
cán nên gọi là Bính ngữ. 


BÌNH BÌNH THIẾP THIẾP -# +# ®b 
Rh 

Rất bình thường, rất ổn đáng. 7T đáp 
Trịnh Côn Nham Trung thừa trong 
HSLNMDT q. 1 ghi: »4 ƒ## â 3 X ” ` 

















Đ tứ 3 % %& *# Y' Kh Rh. đf f 
Ÿ ——9R Ấ ý. Bí #É Z Éb.„ Bí DI 





























HX3N: tí f 3ã lH KH lữ. Ík # 
H&f#ẽWÀ.- M TỦ được tham cầu 
huyểền diệu, bởi việc này xưa nay rất ôn 
đáng, đây đủ sẵn sàng, một mực bình 
thường không có gì huyên diệu. Vì thế 
người xưa nói: Ngộ rồi vẫn động với lúc 
chưa ngộ, y nguyên chỉ là người cñũ«. 











BÌNH CHÙY NGẠNH TỢ THIẾT 3ÿ 
3é Z§ 42 SH, 

Trái cân cứng như sắt, dụ chỉ cơ phong 
cứng rắn, khó tiếp nhận, ứng đối. Tiết Pháp 


7O 


BÌNH ĐIỀN THIỀN VIỆN # H 3š 





Vân Pháp Tú Thiền sư trong NĐNN dq. l6 
ghi: »IlI fẾt 4 Ếr 7? ñ v ÄÍ ñ WỆ fái lý 
Ñ. 4H Mã H Hự 2š J2. 7R #t 4H lữ #) 
ñ*. TH Á\ 4i 1U KIHñRH. HÃ Z TY ñể 
đt {DI #ÄÑ . — Sư thượng đường, nói: Sơn 
tăng chẳng biết nói khéo, phần lớn tùy cơ 
đối đáp, mời nhau thưởng thức chén trà, 
cũng không có pháp bỉ truyễn của Tổ sư. 
Thiên nhân nếu như chưa hiểu nhau, đạp 
nhằm trái cân cứng như sắt« 




















BÌNH ĐỊA -# >z, 

Vô cớ. Tiết Kinh Triệu Phủ Lai Hòa 
thượng trong NĐNN q. 9 ghi: »Ÿ1ˆ Hh # À, 
{E lt.. — Vô cớ khiến người bảo đảm.« 


BÌNH ĐỊA HÃM NHÂN + 3b. l4 ^. 
Vô cớ hại người. Mật Am ngữ lục ghì: »‡? 
{E fù 3⁄5 lãi 5. tụ R6 ñb HỆ 1 L ‹ HÀ 
ma. tt v Ý Hh RA 4ñ. 

BH Jj# v 1H &: Ñ 8Ñ f2 1b ¿ ` Nếu bàn 
„. hỏi đáp trong lúc tham thiển thì là 
thiên cơ khó lãnh ngộ, còn như chẳng bàn 
luận hỏi đáp thì là vô cớ hại vô số người. 
Nếu cuối cùng không như thế thì ăn no 
mích lòng... «. 

















BÌNH ĐỊA KHỞI CỐT ĐỐNG -Ƒ 3 
+ 'Ÿ #L 

Đất bằng nổi phần mộ. Cốt đống: Ngôi mộ 
giả, không có chôn người chết. Cả câu dụ 
cho hành vi hư vọng uống công. Tiết Hoa 
Nghiêm Long Thiền sư trong TLTBT q. 20 
ghi: »ii. 2> ðJ BR ĐỂ v 3F Hù đu H BÀ, 
3 lũ H ft. 2 # fW Bà R. 
Thiên sư Hoa Nghiêm Long nói: Hư không 
đóng cọc sắt, đất bằng nổi phâẩn mộ. Chớ 
đem sự học hiểu suông đề sắp đặt giai vị 
lên quả Phát«. 























BÌNH ĐỊA NGẬT GIAO -# 3, v‡, & 
Ngã té trên mặt đất bằng. Dụ cho kẻ hồ đồ. 
Tiết Vân Phong Văn Duyệt Thiền sư trong 
NĐHN q. 12 ghi: » E 3“: ÿ⁄ Sš ñđ 

fl J# | 2. | ÍÐ #| lữ À jÊ ?ầ. BH 
_ F2. U &# Y Hh H 4. — % 
thượng đường nói: Này các ông! Nhắc lên 
như thế cũng là ngu sỉ, buông xuống như 
thé cũng là hồ đồ.«. 








BÌNH ĐỊA QUẬT KHANH - 3, 3# 
3x 

Đất bằng đào xới thành hầm hồ. Dụ cho 
việc làm không cần thiết, uống công vô 
ích. Phần Dương ngữ lục lề 2ö N Thy gh1: 



































ĐÀ #R ll đR 5 N „ đị Bế + 
Hj? Xí fï Hị {l !š 2 „ tâ{1 
Hù jl ỨU s — Người nh phân biệt tăng 





hay tục, cùng đến pháp hội, chỗ nào mà 
Đi ng thể lãnh hội? Còn chờ Sơn tăng đề 
cao việc này giống như đất bằng đào xới 
thành hầm hồ«. 


BÌNH ĐỊA THƯỢNG CAN QUA -# 
3h} T 3%, 

Vô cớ phát động chiến tranh, dụ chỉ hành 
vi dư thừa, luống công vô ích. Mật Am ngữ 
lục ghi: »fl 1H EỆ #I Rị Ấh.. lấá ft Hộ {Ð 
HÑ##ữ. IEE ME F3. k#R 
ÑlÌ ÍE : — Đúc Sơn vung gậy như mưa rơi, 
Lâm Tế hét vang như sấm rên, chính là vô 
cớ phát động chiến tranh, lúc thái bình cày 
bửa kỹ.« 








BÌNH ĐIỂN THIỀN VIỆN # # 3# 
ba 

Thiền tăng Phổ Ngạn tu khổ hạnh ở núi 
Thiên Thai vào đời Đường, mọi người 
ngưỡng mộ đức của sư, xây cất thiền viện 
Bình Điền để sư trụ trì. Lâm Tế Nghĩa 


mỉ 


BÌNH GIAO *# Z3 





Huyền có lần đến đây tham vấn ngài Phổ 
Ngạn. 


BÌNH GIAO -# & 

Việc giao tế bình đăng, không phân biệt 
trên dưới, hoặc chỉ cho ngƯỜI. đồng hàng 
với ta về đạo đức, tư cách, tuổi tác v.v.. 
Như vị Thủ tọa có tuổi tác, tư cách, đức 
hạnh ngang bằng với mình thì gọi Bình 
giao Thủ tọa. 


BÌNH HOÀI -# !# 

Tâm bình đẳng tự nhiên, chẳng khởi tư 
tưởng đối lập phân biệt. Tín Tâm Pụi ghỉ: 
»|B[ |HỊ Ä& JMữ. Í#t£`2 Ất ñR‹ ly 
lầ. Øí Su. 4# ñ #4. i0 
ZEÐ 4. —  T PE. K4 H 

Tròn đồng thái hư, không thiếu Hiện tệ? 
Bởi do thủ xả, cho nên bắt như. Đừng theo 
nơi Có, chớ trụ nơi Không. Trọn một bình 
đẳng, tuyệt nhiên tự sạch«. 










































































BÌNH NHÂN *#- ^. 

Người vô tội. Mật Am ngữ lục ghi: »$ l8 
X. Á\ 3 l# Ù(¿ — Người vô tội bị chết 
chìm trên đất bằng vô hạn.« bờ CS: 
Quảng Lục, quyền 4 ghi: »2 H  Ñ# E 
ƒN ñà lv A ÍÊ #4 3 & ˆ Á ¿ — Hôm 
nay không từ chối nói toạc với ông thì e 
rằng sau này sẽ liên lụy đến người vô tội.« 




















BÌNH SƠN THÁP + › 3 

Còn gọi: 7háp Then. Tháp nằm ở trung 
tâm sân trước chùa Vĩnh Khánh, thuộc xã 
Tam Sơn, huyện Lập Trạch, tỉnh Vĩnh Phú, 
miền Bắc Việt Nam. 

Tháp được tạo dựng vào đời Trần, hình 
khối thanh thoát, đường nét mềm mại, 
trang trí phong phú điêu luyện, là di tích 
lịch sử, di tích nghệ thuật có giá trị cao vào 


bậc nhất nước ta. 

Ngôi bảo tháp này được xây bằng gạch đất 
nung để trần, mặt ngoài viên gạch có hoa 
văn trang trí đặc sắc, màu nâu thẫm. 

Thời gian đã hủy hoại mất mấy tầng trên 
và chỏm của ngôi tháp, ngày nay chỉ còn 
lại 11 tầng và phần bệ ở dưới chân, tất cả 
cao chừng I5m. Quanh bệ tháp có lan can 
con tiện bằng đất nung, song cũng đã bị 
phá hủy từ lâu. 

Mặt bằng tháp hình vuông, rỗng giữa. Đáy 
bệ tháp có các cạnh dài 4,45m, cao l,62m. 
Tầng dưới cùng có cạnh dài 3,30m, cao 
2,72m. Tầng trên cùng cạnh dài 1,55m. 
Các tầng tháp xây thon dần và ngắn dần 
theo chiều cao, bốn mặt có cửa cuốn tò vò 
nhỏ dẫn theo tầng tháp. 

Những trận lụt lớn đã làm tháp bị nghiêng 
và sụt lở, có nguy cơ đồ hoàn toàn. Để trả 
lại vẻ đẹp và độ bền vững cho tháp Bình 
Sơn, các nhà khoa học, các nghệ nhân đã 
tháo dỡ rồi lắp ráp, dựng lại theo đúng quy 
cách cũ. 

Tháng 10 năm 1974 công việc tu sửa hoàn 
thành, cây bảo tháp vùng đất Tổ được trở 
lại với dáng hình cô xưa. 

Theo: Văn Hóa Việt Nam Tổng Hợp (1989- 
1995). 


BÌNH TĂNG -ÿ 4# 

Có hai nghĩa: I. Hạng tăng lữ mới xuất gia 
mà chưa được vào đẳng cấp nào; 2. Vị tăng 
chưa được nỗi pháp. 


BÌNH THẬT NGỮ - 3 ‡# 

Lời nói bình thường, chân thật. Pháp Diễn 
ngữ lục, q. hạ ghi: » l- 32 , Tầ [l]:  1I {nj 
xẻ ÍÈ? HH 2z: ñr £ lữ lỊ {† #š jã % 
344? 71 ã: 3? E % % 
#4: 3# RE 7# Hỹ. 1X Hồ # 





Sự X# § 


>~m 





HH ° 





72 


BÌNH TRẦM # ÿï 





# PFÍflẪ— MYt®(ñB. I4 Bế bq B , 
I# Hỗ li Mê: 2l Síã. ðMH % Ƒ] Hi 
JlR :s — Sư thượng đường, tăng hỏi: Thế 
nào là Phật? Sư nói: Nhiễu lúc không biết 
đi đâu! Rồi sư nói tiếp: Đạt-ma chưa đến, 
động lạnh hạ HÓHG. Đạt-ma đến rồi, đêm 
tối ngày sảng. Nếu các ông nói được một 
lời bình thường chân thật thì ăn muối biết 
mặn, uống giám biết chua. Nếu các ông 
nói chẳng được thì còn ở trước cửa của 
ngài Ca-diếp« 


BÌNH THIẾP # 1È 
Bình an, ổn định. Tiết Dục Vương GIới 
Thầm Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: » F- 





































































































tí: 1 #í ãl fẰ. ÍR§ HH TH lấ. 3 # 
đW Ít, 1 Jã ẤP. {k 3ï lãi, ÍR 
XE #®il. #2? in, Í4 M24 
Hạ 3X  flh, Xã #3. 
3® im ‡È f#| 1. H 3# 8 1: 8M f ‡E 
{#  #%? ñí &k 4H: # ”!' 3 


— Sw thượng nói: Nếu ta nói có, 
ngươi sẽ bị có làm ngại; nếu ta nói không, 
ngươi sẽ bị không làm ngại. Nếu ta nói 
gang, ngươi lại không vượt qua được. 
Nếu ta nói cứng thì ngươi nhảy chẳng ra 
khỏi. Nếu muốn tùng lâm an ồn, mọi người 
vô sự, chẳng bằng xô ngã Dục Vương (chỉ 
ngài Giới Thâm). Thử hỏi làm sao xô ngã 


Dục Vương? Sư gọi đại chúng bảo: Nỗ 


lực! nỗ lực !«. 


BÌNH THƯỜNG ẨM TRÁC + % #: 
1% 

Ăn uống bình thường. Đây là thái độ sinh 
hoạt bình thường nhàn nhã của người ngộ 
Thiền. Dục Vương Hoài Uấn Thiền sư 
trong NĐHN q. 15 ghi: »{H Ãjl | — 
Hy *#? 8X. ĐN ?#ÉŒ #t l. — Chí 
biết sinh hoạt bình thường trong một ngày 

















đêm, vui vẻ không lo«. 


BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO -# 
đp sy 6 IẾ 

Bản thể của tự tính bình thường cùng khắp 
thời gian không gian, nơi phàm chăng bớt, 
nơi Thánh chăng thêm. Tâm này bình 
đăng, chẳng sinh chẳng diệt, chúng sinh y 
theo tâm này ứng dụng trong cuộc sống 
hàng ngày, nên gọi bình thường là đạo vậy. 
Lâm Tế ngữ lục ghi: »‡ï À\ 1š ì iñ 4 























{T.v ã ẤW 3l Bš ðã ỨH . #! âJ th 2K 
4ự — ?J. HH ZR 2K 8l Hổ ĐH. PT D 
tí ÀÁÄ 2:  if lò R 1l. — Nếu người 











tụ đạo chỉ nói mà không thực hành, muôn 
thứ cảnh tà giành nhau sinh. Kiếm trí huệ 
xuất hiện thì không còn một vật. Sáng dù 
chưa hiện song tối đã rõ. Cho nên người 
xưa nói: Tâm bình thường là đạo«. 


BÌNH TÍNH *# 1+ 

Bản tính bình đăng. Minh Châu Tụng trong 
Phạm Kỳ ngữ lục q. 18 ghi: »ã8 f) Z8 
. PE. 5 HỊ ĐÈ # l ? — Chư Phật 
và chúng sinh bản tính bình đẳng, há cùng 
với ngoại vật tăng trưởng và giảm xuống.« 


BÌNH TRẦM +# # 

1. Lũn xuống. N# Tịnh ngữ lục q. thượng 
ghi: »‡ Èš J*š: Z2 Hh  ÿ(, 1 HE Ẳi 
Jš. T# l .. #4 Ø % Ä‹ —- Sư 
chỉ pháp toà nói: Mặt đất lún xuống, tòa 
này cao rộng, ngàn biến vạn hóa, không 
công mà được thưởng.« 

2. Sa sút, suy sụp. Động Sơn Hòa TH ng 
































trong TĐT q. 6 ghi: »#? ñ! T ñ! 
ÿ lv ĐỊ fế #Ị E.V §Ä ñễ f7 Bổ TÍf 
l Œ. MCM HA HH. 0Š 





























Ùí. BỊ 1È, ff +. — Khổ thay! Khổ thay! 
Người học đạo ngày nay lệ thường đểu 


73 


BÌNH TRỊ *# ‡â 





như thế. Chỉ biết nô lệ người khác cho là 
nhận thức của mình. Phát pháp suy sụp, 
chính là ở chô này.« 


BÌNH TRỊ # :¿ 


Sửa sang, sắp xếp. Minh Châu Tụng trong 
Phạm Kỳ ngữ lục HÀ 18 8 ghỉ: »Ƒâ H 
H HH, Yƒ bR lu lễ PHÍ Đ.‹ — Sửa sang 
ruộng vườn nhà mình, dọn sạch ngói gạch 
gai góc.« 





























BÌNH XUẤT + # 


Tương đương, ngang nhau. Pháp Diễn ngữ 
lục, q. trung ghi: »k: 3. Ít |ñ]: 7K li 





















































Tñ. HIẪƒ — ï EM H Hh, H „mm 
# 1# HñứỨÚ. k®Í1El# | R3? BÃẰ 
ly 3# \. #2: TÚ M Ñ R 
lñ N 8 #? HữỦ 2: H § â£Ø#Lj 
li. “# 2z: EH 4H Mj HH 2 ti. H 








3: Ñ È§ tt: ! — Sư thượng đường, tăng 
hỏi: Con nghe sự nói phía trước núi có một 
mảnh đất để trồng. Vậy từ Oai Âm Vương 
về trước, người nào làm chủ đất này? Sư 
bảo: Hãy hỏi ông thư Ký. Học nói: Vì sao 
Hòa thượng nhờ người đáp? Sư bảo: Chỉ 
vì ông hỏi giùm người khác! Học nói: 
Cùng Hòa thượng ngang nhau rồi! Sư bảo: 
Còn rất xa«. 


BÌNH XƯỚNG #ÿ °ä8 


Tuyên thuyết, bàn luận về cơ ngữ hành vi 
của người xưa. Bích Nham lục q. Ì ghi: 
»Ñ C † Øb 2% II lú ) 4È 3ð JM 3% tHị 
2E TẾ BU › ñŸ HỆ Sị ?Š ãM MI MỤ All rỉ ññ 
5, — Sư (chỉ Phật Quả Hòa thượng) trụ 
thiên viện Linh Tuyển ở Giáp Sơn, Lễ 
Cháu, bình XƯỚNG tụng cô ngữ yếu của 
Hòa thượng Tuyết Đậu.« 


























BÌNH CỰ # 1% 

Còn gọi: Hạ hóa, Hạ cự. Một nghị thức 
hỏa táng trong Thiền lâm. Nghĩa là cẦm 
cây đuốc cử hành lễ Trà tỳ. 


BỈNH PHẤT £ 3 

Phất, chỉ cho cây phát trần (phủi bụi), là đồ 
vật trang nghiêm của Thiền gia. Khi 
thượng đường thuyết pháp cho đại chúng, 
vị Trụ trì hay người thay thế cho Trụ trì tay 
cầm phát tử thì gọi là Binh phất. Tông Môn 
Võ Khó ghi: »í — ?£. #8 f4 # 5H Tí 
2#. 3 Í[Ị 5 Đl. ñ8 Èš fT7 X3 
Jjễ . — Hai năm sau, cử Hiển Bông đứng 
đâu tăng chúng, là vị tăng đứng cầm phát 
tử, thuyết pháp có chỗ hơn người«. 















































BỈNH PHẤT NGỮ LỤC # 3# ‡#š 4 

Gọi đủ: Cổ Sơn Vĩ Lâm Thiển sư Cư Thủ 
Tọa Liêu ngữ lục. Còn gọi: V¡ Lâm Thiển 
sư Binh Phát ngữ lục, Vĩ Lâm Đạo Bái 
Thiên sư Bính Phất ngữ lục. Ngữ lục, 2 
quyền, do Vi Lâm Đạo Bái soạn vào đời 
Thanh, Thái Tịnh ghi chép, được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập 125. Nội dung gồm có: 
Pháp ngữ lúc binh phát, trà thoại, cử cổ, 
Phật sự, kệ, tụng, tán của thiền sư Đại Bái 
khi ngài ở Cô Sơn, Phúc Châu. 

Quyền cuối là phần phụ lục »Hộc Lâm Ai 
Khổn« I quyền, là bài văn tưởng niệm về 
Thầy của sư là Vĩnh Giác Nguyên Hiền. 
Nội dung bao gồm: Tiên Hòa thượng Quy 
Chân Ký, lời dạy sau cùng, Tế văn, Tháp 
chí, Khởi Khám Cáo văn, Phong tháp cáo 
văn, cho đến lời bạt của vị tăng Nhật Bản 
là Liên Sơn Văn DỊ. 


BỐ ĐẠI HÒA THƯỢNG #% # #2 
(?-916) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, tự xưng Khế Thử, 


Z4 


BỒÔ ĐỀ ĐẠT MA NAM TÔNG ĐỊNH THỊ PHI LUẬN # ‡š ì# # Ei 


XE & 3F nữ 





hiệu Trường Định Tử, người xứ Phụng 
Hóa Minh Châu (nay thuộc Chiết Giang) 
Trung Quốc. Người đời gọi sư là: Bồ Đại 
Hòa thượng, Di-lặc Phật, Hoan Hỷ Phật. 
Tôn tượng của sư ở Nhật Bản, được thờ 
phụng như một trong bảy vị Phúc thần. 


BỐ MAO THỊ PHÁP % £. # 3# 
Công án này được thấy ở tiết Điều Khòa 
Hòa thượng trong Tổ Đường tập q. 3 ghi: 
»Nhán thị giả từ biệt ra đi, Sự hỏi: Ngươi 
đi đâu? Thị giá thưa: Con đi học Phật 
pháp ở các thiên viện. Sư bảo: Nếu là Phật 
pháp, ở đây ta cũng có chút ít. Thị giả liền 
hỏi: Phật pháp ở đây là gì? Sư bứt một sợi 
tơ trên áo vải để khai thị Thị giả liền ngộ. 
Câu truyện này chủ yếu khơi gợi ý nghĩa 
chúng sinh đêu có Phật tính, Phật pháp 
chính là ở nơi tự thân mỗi người, giống 
như trên y phục của mỗi người đều có sợi 
tơ.« 


BỐ NẠP % 34 

1. Áo vá của chư tăng. Bài thơ »Sơn trung 
tứ oai nghi« trong PDNL q. hạ ghi: »{H ƒ#ï 
sò Ÿ#l jš l]. Z ® Ấ *W ?È #\ tX. 

— Chỉ cần thân tâm đến được chỗ an nhàn, 
mặc cho chiếc áo vá lâu năm bị rách.« 








2. Từ gọi tăng nhân. Tiết Dược Sơn Duy 
Nghiễm trong NĐHN q. 5 ghi: »3# í 3 
Ÿñ fÐ. lữ El: lš fñỦ # i3. 1l 
ƒl Đl fñ J#? lữ El: iU đế HỆ fñã 2%. 
li J) JK¿ — Tuân Bó nạp tắm Phật. Sư 
bảo: Cái này được ngươi tắm, có tắm được 
cải kia chăng? Tuân đáp: Xin đem cái kia 
lại. Sư liền thôi.« 




















BỐ PHÁT YỂM NÊ % # ‡# #, 
Trải tóc lên bùn. Theo truyện thần thoại 


Phật giáo: Tiền thân của đức Phật Thích-ca 
dâng hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng và 
khi thấy mặt đất lầy lội, ngài đem tóc của 
mình trải lên bùn để Phật Nhiên Đăng 
bước qua. Minh Giác ngữ lục q. l ghi: »Ãi 
# Hấ ÿk Il| l 3t? — Trải tóc lên bùn rốt 
cuộc vì cái g1?«. 








BỒ ĐỀ ĐẠT MA # ‡‡ ‡‡ /# (?-528 
hoặc 536) 

Tăng nhân Án Độ vào Trung Quốc thời 
Nam Bắc Triều, thuộc dòng tộc Bà-la-môn, 
hoàng tử thứ 3 của vua Hương Chí, là Sơ 
tô Thiền tông Trung Quốc. Đề xướng 
phương pháp tu hành gồm »Lý nhập« và 
»Hạnh nhập«. Thụy hiệu: Viên Giác Thiền 
sư. Tác phẩm: Thiếu Thất Lục Môn Ì 
quyền. 


BỔ ĐỀ ĐẠT MA NAM TÔNG 
ĐỊNH THỊ PHI LUẬN # ‡# :‡‡ # # 
® % & 3F ïR 

Luận nghị, không chia quyền, do Thần Hội 
thuật vào đời Đường, Độc Cô Bái ghi và 
viết lời tựa. Đây là quyên còn sót lại (mất 
nửa phần sau) của bản chép tay ở Đôn 
Hoàng, ghi chép lại việc biện luận chính tà, 
thị phi giữa Thần Hội (đại diện cho Nam 
Tông) và Sùng Viễn (đại diện cho Bắc 
Tông) tại đại hội Vô Già tổ chức ở chùa 
Đại Vân, Hoạt Đài, Hà Nam. Toàn thiên sử 
dụng hình thức vấn đáp. Bài tựa của Độc 
Cô Bái cũng dùng hình thức vấn đáp, nội 
dung chính của nó cũng là ghi chép lại 
những lời nói của Thần Hội. 

Thiên giữa chỉ ra: »Đạt-ma muốn khai Tri 
kiến Phật cho là phải thầm khế hợp nên 
truyền một tấm ca-sa, cho là pháp tín nên 
trao cho Huệ Khả, Huệ Khả truyền lại 


75 


BỒ ĐOÀN ÿ£ 





Tăng Xán, Tăng Xán truyền lại Đạo Tín, 
Đạo Tín truyền lại Hoằng Nhẫn, Hoằng 
Nhẫn truyền lại Huệ Năng, 6 đời Tổ sư 
truyền nhau, liên tục không dứt. Thần Hội 
đã dựng lên ngọn cờ tiên tiễn, chứng cứ 
xác đáng về thế phổ chính tông của 6 đời 
Tổ sư Thiền tông Trung Hoa. Việc này đối 
với những vị tự xưng Bắc Tông là Chính 
thống chính là một đòn đả kích trí mạng, 
và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển 
của Thiên tông đời sau. 

Sách này được xếp vào »Thần Hội Hòa 
thượng di tập« do Hồ Thích hiệu đính bản 
Đôn Hoàng (được chép tay vào đời 
Đường). 


BỒ ĐOÀN # f 

Còn gọi: V7ên fỏa. Dụng cụ để ngồi bên 
bằng cỏ bồ, hình tròn, hai mặt bằng phăng. 
Đây là vật mà Thiền tăng dùng khi tọa 
thiền hay lúc quỳ lạy. VỀ sau, tuy bên 
trong độn bông hay mousse nhưng vẫn gọi 
là Bồ đoàn. 

Bài Xuân Vãn của Trúc Lâm Đầu-đà 
(Thiền sư Việt Nam) ghi: 

⁄E 2b f[ MT fl 2È 
— #§ Jù ÉŒE 
1l % ä 
li Ju ii IB| Ti l 
»Niên thiếu hà tăng liễu sắc không 
Nhất xuân tâm tại bách hoa trung 
Như kim khám phá Đông hoàng diện 
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng«. 
»Tuổi trẻ đâu từng rõ sắc không, 
Xuân về, hoa thắm vấn vương lòng 


















































Chua xuân nay đã nhìn tường mặt 
Thiên bản, bố đoàn ngắm đóa hông«. 


BỒ TÁT ĐỈNH # ïš Tñ 
Năm trên ngọn Linh Thứu, phía Bắc chùa 


Hiển Thông, thị trấn Đài Hoài, Ngũ Đài 
Sơn, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là một 
trong năm đại thiền tự ở Ngũ Đài Sơn. 
Tương truyền Ngũ Đài Sơn là đạo tràng 
của Bồ tát Văn-thù. Bồ Tát Đỉnh là chỗ ở 
của Văn-thù cho nên còn gọi là »Chân 
Dung Viện«, »Văn-thù Tự«. Được xây cất 
vào thời Bắc Ngụy (386-534) trải qua 
nhiều đời có tu bổ. Chùa cất trên mỏm núi 
địa thế khá cao, trước cổng xây bậc thềm 
bằng đá gồm 108 bậc, phía trên bậc đá có 
đền thờ ba gian. Trong sơn môn có Thiên 
vương điện, Chung cô lâu, Bồ tát điện, Đại 
hùng bảo điện. Hai bên có điện thờ phụ, 
phía sau có Thiền viện, Hành lang, quy mô 
hoàn chỉnh, bố cục nghiêm cân. Bồ tát điện 
mái chồng đỉnh yết sơn, Đại hùng bảo điện 
một mái năm cây đòn tay, câu lan xoay 
quanh, toàn bộ kiến trúc đều dùng ngói lưu 
ly ba màu lợp phú. Dù trải qua vải trăm 
năm màu sắc vẫn cứ như mới. 


BỔ ĐẮC LÃO THỬ, ĐẢ PHÁ DU 
ỦNG 3Ä fŸ %⁄ Ñ8.. Z ¡h # 

Bắt được con chuột, đập bề bình dầu, ý nói 
có được có mất, lợi không bù hại. Tiết 
Kính Sơn Trí Sách Thiền sư trong NĐHN 
q. 18 ghi: »ốt Hriế: 2? DI f4 jh #, 
 ?ï? 8 1.. Ã Á f7 TiìiẾ. 4 ñữ 
bú, HỊỊ Z2 ¿ Tn 1E & T f# 4# 
†[ i#W ì Ab ÈR Hệ RỊ XÃ 
„ Ếu N ñỆ qh ®1. H '#t ãý 
lý Xw so — Lời nói Irong ki: Nếu 
dùng sắc tướng để thấy ta, dùng âm thanh 
để tìm ta, người ấy ta hành thiên lệch, 
không thể thấy Như Lai. Mặc dù như thế, 
chính là bắt được con chuột lại đập bê 
bình dâu .... . Nếu là Đồ Độc tôi (chỉ pháp 
hiệu của thiển sư Trí Sách) thì chẳng phải 
như vậy, dùng sắc để thấy dùng âm thanh 























mà 


sa 





























` 









































76 


BỔNG HÁT †£ l!§ 





để tìm cũng chẳng ngại, giống như là chim 
uyên ương thêu trong bóng trăm đóa hoa.« 


BỔ THIỂN LÂM TĂNG BẢO 
TRUYỆN 3Ÿ z# 3+ 1 # 2$ 

Truyện ký, I quyền, do Khánh Lão soạn 
vào đời Tống. Sách này viết thêm truyện 
ký của 3 người, sau truyện có tán, thể lệ 
giống như »Thiền Lâm Tăng Bảo truyện«, 
văn chương trang nhã, được ra mắt vào đời 
Tống và phụ vào sau bộ 7hiên Lâm Tăng 
Bảo truyện. 


BỔ XỨ 3ä & 

Vị Bồ Tát kế thừa đức Phật trước mình để 
thành Phật, người kế thừa Tổ sư trong nhà 
thiền. Chương Thích-ca Mâu-ni Phật trong 
CĐTPL q. 1 ghi: »Ñj lý †H ## šã# 1 {1 
H. #?íMM $:: # f £ # fl fll 2 
+3 E fJ lì 34v ER Fể MỸ Jãv # đá R 
Đụ th 1M. 2J 4 #J BỊ: — Khi ấy, đức 
Thế Tôn nói kệ này xong, lại bảo Ca-diếp 
rằng: Ta đem y Tăng-già-lê của chư Phật 
giao lại cho ngươi, truyền trao bồ xứ, đến 
lúc Phật Từ Thị ra đời, chớ đề hư mắt.« 
Chương Hy Thiên truyện Là b TCTT q. 9 
ghi: »Íé Eq Jã 4 † WW tị JH (C ‡§ Í7 
j4 ) Xf HỊ Jã fƒ 3 ( 1 7X 4H 5ã ñÉ ) 
Mầ Jñ. M lữ % ? 2È. — VỀ sau, sư 
nghe thiển sư Tư (chỉ Hành Tư) trụ núi 
Thanh Nguyên ở Lô Lăng được Tào Khê 
(chỉ Lục Tổ Huệ Năng) bồ xứ, liền thay đổi 
} phục đi theo ngải.« 



































BỐC ĐẠC k # 

Dùng lẽ thường tình của thế tục để hiểu rõ 
suy nghĩ và chú giải. Tiết »Nghệ DYE ĐH 
trong NHQL q. 29 ghi: »4 ƒ#Ÿ #ï 3Š #t 
3. S78  JÈ flÙ ft ƒS ‹s — Dù cho có 
nghĩa hay không có nghĩa, xét đến cùng thì 














IIIllS3 























dùng lẽ thường tình của thể tục để hiểu rõ, 
suy nghĩ về nó thì chăng được.« 


BỒI THỰC I> 

Có hai nghĩa: 1. Trong Thiền tông, vào 
ngày ky Sơ Tổ Đạt ma, vị Trụ trì không 
đến Trai đường ăn cháo mà ở Pháp đường 
ăn cháo để tiếp đãi Tổ sư. 2. Tiếp đãi 
khách ăn uống. 


BÔN LƯU ĐỘ NHẪN # #. # Z 
Dòng nước chảy xiết, dụ cho sự việc xảy ra 
chớp nhoáng, phần lớn chỉ cho pháp nhãn, 
thiền cơ. Tiết Thị Dục Tạng Chủ trong 
DTNL q. 3 ghi: »2š ï“ — Bế — đã , 
#2 —#. im! 4? 2k. ảœm ñ 3. 
lụ 3š lá 3 BÀ. #H ề ÿf Rý 7) v É#H 
llll Fã{. 1l #Ä Mê Bổ s — Dạy ngươi một 
cơ một cảnh, bên xô bên đẩy như đập đá 
nháng lứa, như ảnh điện chớp, như gió 
thổi lửa bùng, như dòng nước chảy xi, 
như vòng kim cang, như bánh bò nhưn 
sắt 











BÔN SẤN # # 

Đuổi theo, đuôi kịp. Tào Khê Đại Sư Biệt 
truyện: »5ĩ HR EÑ fÉ C †f 5ï fñÉ ) X Hị 
lữ + ? %X.. lŠ # BH. S2 Ä 
JÑ l$. — Huệ Minh nghe Đại sư Năng 
(chỉ Huệ Năng) đem y bát đi, liễn nhằm 
hướng Nam đuổi theo, đến núi Đại Lãnh 
thì đuổi kịp.« 




















BỔN + 

Tất cả những từ bắt đầu bằng 2 xin xem 
dưới BAN. 

BỔNG HÁT ‡‡ °Ä 

Đánh hét. Cách tiếp hóa đệ tử của Tổ sự 
Thiên tông. Bậc thây giỏi trong nhà Thiên, 


77 


BÙI HƯU 3 





khi tiếp dẫn người học thường dùng tiếng 
hét hoặc dùng gậy đánh để dứt hắn sự suy 
nghĩ hư vọng của họ, hay nhằm khảo 
nghiệm chỗ ngộ của họ. 

Tắc 2, Bích Nham lục (Đại 48, 14I trung) 
ghi: »ƒ# 2 Ãl. ìš Z 3š  # ĐI #š 
l3 Đ Á v H Ð * dĩ ñ ñR s — Thật 
không ngờ, lão già này cả đời chẳng dùng 
đánh và hét đề tiếp độ người mà chỉ dùng 
ngôn ngữ bình thường«. 

— Bồng hát giao trì: Về sau, Thiền sư tiếp 
dẫn người học, phần nhiều dùng gậy xen 
lẫn với hét nhằm mục đích thúc đây người 
học chóng giác ngộ. Tham thiền kệ trong 
Thiền Tịnh Hợp Yếu của Thiền sư Phương 
Tụ Thành ghi: 

3 Tị 7l —-. ZII JR ñ fl 

EỆ lổj 2š Bh . -|E $È j6 ñX 

»Tham thiền đệ nhất, tri ân thức đức 

Bồng hát giao trì, phi đồ thi thiết«. 

»Pháp tham thiên bậc nhát, biết ơn Thiện 
trì thức. Đánh hét xen lần nhau, chẳng lập 
bày vô ích«. 

— Đương đầu bồng hát: Dùng đánh và hét 
để cảnh tỉnh sự mê chấp của người học. 
Đòn cảnh tỉnh. 


BÙI HƯU # 3 

Cư sĩ đời Đường, tự là Công Mỹ, người đất 
Tế Nguyên (nay thuộc Hà Nam), Trung 
Quốc. Ông thi đỗ Tiến sĩ, đậu bậc Hiền 
lương phương chính dị, lần lượt qua các 
dinh phủ được làm Giám sát Ngự sử. Niên 
hiệu Đại Trung thứ 6 (852) ông được giữ 
chức Đồng trung thư môn hạ bình chương 
sự, Thị lang Chuyền trung thư, kiêm Lễ bộ 
Thượng thư, tại chức 5 năm rồi đổi làm 
Tiết độ sứ ở Chiêu Nghĩa, Hà Đông, 
Phượng Tường, Kinh Nam. Đầu niên hiệu 
Hàm Thông (860-873) ông làm Hộ bộ 














Thượng thư, đổi sang Thái tử Thiếu sư. 
Ông tinh thông kinh Phật, từng bàn luận 
Kinh Hoa Nghiêm với thiền sư Tông Mật 
suốt cả đêm. Niên hiệu Hội Xương thứ 2 
(842), ông làm Liêm Trấn (tức Quan sát 
sứ) ở Chung Lăng (nay là Cao An, GIang 
Tây), cung thỉnh Thiền sư Hy Vận đến 
chùa Long Hưng sớm chiều hỏi đạo. Niên 
hiệu Đại Trung thứ 2 (848) Bùi Hưu dời về 
trấn Uyên Lăng (nay là Tuyên Thành, An 
Huy), lại cung thỉnh ngài Hy Vận đến chùa 
Khai Nguyên để tham vấn và ghi chép lại 
những lời dạy, chính là các bộ sách Hoàng 
Bá Hy Vận Thiên sư Truyền Tâm Pháp Yếu 
và Uyển Lăng lục hiện còn lưu hành. 


BÙI HƯU THẬP DI VẤN # 4‡ 3+ :š 
R 

X. Thiền Môn Sư Tư Thừa Tập Đồ. 

BÚT # 

Ghi chép. Tiết Minh Châu Tổ Giám Thiền 
sư trong NĐHN 4q. 18 ghi: »‡*#! äŠ *# Hịi ñ 
1. — Tăng xin được ghỉ chép những lời 
nói quan trọng của Sư.« 








BÚT KÝ # # 

Thể loại văn xuôi tự sự, ghi lại con người 
và sự việc trong Thiên lâm. Thí dụ: Tông 
Môn Võ Khô của Đại Huệ Tông Cảo, Lâm 
Gian Lục của Huệ Hồng soạn, La Hồ Dã 
lục của Hiểu Oánh soạn, Vân Ngọa Kỷ 
đàm do Hiểu Oánh soạn, Tùng Lâm Thịnh 
Sự do Đạo Dung soạn, Nhân Thiên Bảo 
Giảm do Đàm Tú soạn, Sơn Am Tạp lục 
do Vô Uấn soạn đều thuộc thể loại nảy. 


BỨC TẠT :š 3 
Thiền sư khéo lập phương tiện, chặt đứt 
ngôn ngữ tri giải của người học, khiến họ 


78 


CÁ ĐẢO ĐOẠN ƒä# fä| Rĩ 





không suy nghĩ gì được nữa, không còn 
đường tiến thoái. Trong cơn quần bách đó, 
người học có khả năng bước vào cảnh giới 
NGỌ, đây ‡ gọi là »Bức tạt«. Mật Am ngữ 
lục ghi: »ì †ý }ỗ ñề ñ5 FÌ v đủ ? ¿lò 2 
1 ?Š.. — Bức tạt lỗng đèn cột cái, tất cả 
cân tâm không mới đỗ đạt 











BỨC TẮC 1ã # 
Đầy ắp, sung mãn. /ê Nam ngữ lục ghi: 
»iI| Mộ #Ị H, {lí 2Š # BỊ, I J ẨlI 
XE. đế #l #§ fÃ? — Như điếc như câm 
đầy ắp bã không, biết đau biết ngửa có 
được mấy người 2% 


C 




















CA ĐẠO # :¿ 

Từ gọi chung các loại thi ca cô điển Nhật 
Bản như: Liên ca, Trường ca, Hài cú. 
Trong các loại thi ca cổ điển này phảng 
phất rất nhiều các ý thơ, tình thơ của Thiền 
tông. Ca Đạo là một môn nghệ thuật mà 
người Nhật đã dựa trên nền tảng của tỉnh 
thần: »Vô sư độc ngộ, lãnh noãn tự tri, đốn 
ngộ trực chứng« của Thiền tông để đặt ra. 
Theo: Triết học Zen của HT. Thiên Ân. 


CA VĂN 3 % 

Gọi đủ: Thích Ca Văn Phật. Tức Đức Phật 
Thích Ca Mâu NI. Viên Ngộ Phát Quả 
Thiển sư ngữ lục, q. 16 (Đại 47, 786 trung) 
ghi: »llỦ ⁄ Z2 Ñ A #Ñ i?Z., —= H 8Ã 
# 4 M1. 1H Bỗ lế j4. f 
Ñii #l 4 › — Ông già Thích-ca im lặng với 
yếu chỉ này, hơn 300 hội bỏ bót chăng nói 
rõ ra, chỉ tùy cơ cứu với, đợi thời tiết đến«. 


CÁ ñ. 4+. 1ñ 


1. Này, ấy, đó, kia. Chỉ thị đại từ. Như 
Tịnh ngữ ¡ lục q. thượng ghi: »3B l# L 









































3đ: XE EZ ƒữƒ f: ff fE. 3E Bã 224 ÍT7 li 
ẤT v I8 HỊ £ 4E I8) fñ 1£ Eã †Ì ÐL . 
1: #k#&%. ft Ð. FR.‹ - 





Hôm từ chức trụ trì, sư thượng đường nói: 
Nhậm chức trụ trì, trụ được liên trụ. Từ 
chức trụ trì cần đi liền đi, có biết cho 
chăng? Cây gậy đen sì nây, đừng trách nó 
rất dữ tợn. Sư ném cây gây, bước xuống 
tòa.« 


2. Trợ từ, đặt sau hình dung từ, phó từ, 
không có thật nghĩa. Tiết Phúc Tiên Chiêu 
Khánh Hòa thượng trong TĐT q. 13 ghi: 
»# J4 lí E lf  EH,v 2 ã # l 
Hi |H| ,  š H Hý 2} HH fữ . # { #U 
tỊ #4 Ji 7K? — Năm xưa ở sườn núi Ngô 
khi chưa mở cửa tháp ra, Tổng Vân đi 
ngang Thông Lãnh thấy sư (Tổ Đạt-ma) 
trở về Ấn Độ, tay cầm chiếc dép thật rõ 
ràng. Đời sau làm sao mà lãnh hội đây?« 























CÁ BAN ñ # 

Như thế, như vậy. N?ư Tịnh ngữ lục q. 
thượng: »iñĩ ẤX I lš #. jÁ Í# fñ TH 
-Ƒ s - Cảnh giới chân thật như vậy, chỉ có 
được khi đứng dựa lan can.« 


CÁ ĐẢO ĐOẠN ñl #| 


Cái lộn ngược. Thiền tông dùng để chỉ cho 
chỗ chứng ngộ. Kiết hạ khai thị chúng ở 
Thuận Tâm Am trong ThMMBTSTL ghi: 
»EÉf ff Ä †È IÑỮ ấL fƒ ® #. 4 H 3š 
2# fỦffữv 5ñ ñ\ flẪ EỊ ÑỊ . — Đợi 
chỉ đến lúc tay chân rồi loạn, ngày Hay lúc 
bệnh chưa đến thân hãy sớm tìm lấy chỗ 
chứng ngộ«. 














79 


CÁ LÝ fï H 





CÁ LÝ  # 

Còn gọi: Cá /rung. Chỗ này, ở đây, trong 
đây. Động Sơn Vân Thiền sư trong NĐHN 
q. 14 ghi: »‡k J 3Š Hh, †X⁄ Ni #W 2, 
HỊ '!' jJ Tí ïR XX. lã 5: Số 4K ẨA Tá . 
— Gió thu cuốn bụi đất, mưa đêm quất tung 
trời. Nếu như có mát mẻ chốn khác, chỗ 
này lại không nóng bức«. 





















































CÁC CHỦ J‡ + 

»Các« là từ được dùng để chỉ cho điện 
đường của tự viện. Các chủ là chức vụ để 
gọi người quản lý những kiến trúc quan 
trọng ngoài 7 điện đường chủ yếu (thất 
đường già lam) của đại tự viện, vị này chịu 
sự giám sát của Duy-na. Điều Duy-na 
trong Thiên Uyển Thanh Ouy q. 3 (Vạn 
Tục 111, 146) ghi: »lI 3£ 5Ñ fÿ #í. ®š 





fl KT. ñb ñ ù lv MH ÙH. CC 2E 
% 3:. Tí HE. lã| 3£. 3 Ất HŠ 























ñR s — Như các vị Đường đầu thị giả, 
Thánh tăng thị giả, Diên thọ đường chủ, 
Lô đâu, Liêu chủ của các liêu, Thủ tọa, 
Các chủ đều được Duy-na mời« 


CÁCH LƯỢNG # # 

Quy cách và số lượng. Tiết Bàng Uấn cư sĩ 
trong NĐHN ghi: »j# -L: B† ® 2+ Jj.. ZZ 
Tí # †} 1d lỗ] EM. ? Bồ Bế JR #. 3E 
Mặ Hr HL Bị È  nỊ ŸÍỤ {U. — Chỗ đến của 
cư sĩ các lão túc đa phân qua lại thưa hỏi, 
ông đêu tùy cơ ứng đáp, những trật tự về 
quy cách và số lượng không thể hạn chế 
được. « 











CÁCH NGOA TRẢO DẠNG l§ # 
3K Zš- 

Còn gọi: Cách ngoa fao dạng, cách ngoa 
bà dạng. Nghĩa là chân ngứa mà gãi ngoài 
chiếc giày, ý nói không thực sự thấu rõ 


nghĩa lý của Phật pháp. Theo điều Kinh 
Ninh Lăng An Phúc Tử Thắng TTĐL q. II 
(Đại 51, 539 trung) ghi: »‡h #È Ät ÿ§ . 
4 Bl EM Đ JE . — Giơ phát trần gõ vào 
giường thiên giống hệt như gãi ngứa ngoài 
chiếc giày«. 

Tựa sách Thiên tông Vô Môn Quan (Đại 
48, 191 trung) ghỉ: »Ei #Ê jJ H v ll #W 
JE #F. H: 2š 2? — Làm hình thức 
bên ngoài mà không thực sự thấu rõ nghĩa 
lÿ Phật pháp thì có dính dáng gì!«. 



































CÁCH NGOẠI 3# 2} 

Siêu việt tri thức, kiến giải, hoặc vượt ra 
ngoài nguyên tắc, cách thức thông thường. 
Tiết Lương Sơn Duyên Quán Thiền sư 
trong NĐHN 4q. 14 ghi: »#E£ #9 DI iƒ , H 
#9 X# šE . J# ý} X BŠ. jÑ ff fil LÍ. — 
Buông câu bốn biển, chỉ câu rồng dữ. Ý chỉ 
nhiệm mẫu vượt mức bình thường vì tìm tri 


kỷ«. 


CÁCH NGOẠI ĐÀM ## 2} 3 

Câu nói vượt ra ngoài quy phạm và tri kiến 
thông thường. Tiết Dược Sơn Lợi Dục 
Thiền sư trong NĐHN q. 14 ghi: »‡|# #}| 2 
ñŠ x ⁄ Hl HE 2N. — Câu nói vượt ra 
ngoài quy phạm cùng trì kiến xin Thầy chỉ 
dạy.« 











CÁCH SONG KHÁN MÃ KY I§ 8 
Ã 1% 

Xem ngựa chạy qua song cửa, tỷ dụ thời 
gian rất nhanh, chớp mắt là vù qua. Bài tựa 
của Thiền sư Vô Môn trong Vô Môn Quan 
šv ® f1: 















































8o 


CÁI THỰC THUẦN Y 35 £ 3š % 





Nếu có kẻ gan dạ, không màng chỉ đến 
nguy vong, một đao vào thẳng thì Na Tra 
tám tay giữ lại không nổi, mà dù cho đến 
28 vị Tổ Tây Thiên và 6 vị Tổ Đông Độ 
cũng chỉ còn cách nép mình xin tha mạng. 
Còn cứ chân chờ, khác chỉ đứng trong nhà 
xem ngựa chạy qua song cửa, vừa chớp 
mắt sớm đã và qua«. 


CÁCH THÂN CÚ I§ # 4) 

Còn gọi: Cách thử cú. Chỉ cho câu nói đặc 
biệt, dùng để diễn tả ý chỉ cứu cánh, mà lời 
nói bình thường không thể biểu đạt. Tắc 
14, Bích Nham lục (Đại 48, 165 trung) ghi: 
»#ï fIU Bị À  í HỊ 8Š j4. d4 RỊ #$ lỨc 
. }Ñ HỊ F ñH Z 3á #U. JM Fš ñ BJ , 
Ä§ 7š ðmù fúv 7R ñN Z lũ HH fJ s — Xem 
hai kẻ kia buông thì cùng buông, năm thì 
cùng nắm, tông Quy Ngưỡng gọi là cảnh 
trí. Những việc nhỏ như gió thối bụi dấy cỏ 
lay cũng nên tham cứu kỹ lưỡng đâu mối 
của nó. Đây cũng gọi là Cách thân củ«. 














CÁCH THIÊN SƠN lễ + ›h 

Cùng với thiền ý cách nhau rất xa. Tiết Phổ 
Hiền Nguyên Tố Thiền sư trong NĐHN dq. 
18 ghi: » Bñj LI lý 2E 2 f[l. Đã J4 Mi 























+: lê {E J# †E F]? - Huyễn Sa và Địa 
Tạng nói chuyện với nhau ở phương 
trượng. Đến khuya, Huyễn Sa nói: Thị giả 
đóng Cách tử môn (cửa cải), ông làm sao 
ra được? Địa Tạng nói: Ông gọi cái gì là 
cửa chứ?«. 


CÁCH XÍCH 3# K 

Tiêu xích (thước ngắm). Pháp Diễn ngữ 
lục q. hạ ghi: »It -†: EH ÿ X f fñ HH lá 
N . Trung Quốc với Ấn Độ mỗi nơi đêu 
công khai thước ngắm.« 








CÁI THIÊN CÁI ĐỊA # & # #, 

Còn gọi: Phổ thiên phổ địa, Tận thập 
phương thể giới. 

1. Thuật ngữ đề chỉ cho Phật pháp xưa nay 
như thị, bao trùm tất cả. Sự hiển hiện của 
chân lý này nơi nào cũng có như: tất cả cỏ 
cây, núi sông, chim bay thú chạy, cho đến 
4 oai nghỉ: đi, đứng, nằm, ngồi, sống chết 
vui buồn của chúng sinh. 

2. Thuật ngữ chỉ cho trạng thái của người 
tu Thiền sau khi triệt ngộ đi khắp nơi giáo 
hóa chúng sinh. Tắc 5, Bích Nham lục q.l 
(Đại 48, 145 thượng) ghi: »j#. ĐR Hỗ) 2š: 
f4 2® jủ ì fÈ [] ÀX 5 ® 8 41⁄2. Zñ 

















Jš ll TL. 3 šï # Èš # Ý ƒ. 
1⁄5 *% lữ (HÀ BÍ! . — Khi chưa mở miệng 
đã trao cho rồi, chỗ định suy nghĩ cùng với 
thiên ý cách nhau rất xa. Chớ nói Phật 
pháp không gì nhiều, chưa thấu ải thiên 
cũng là rất khó«. 





CÁCH TỬ MÔN I8 Ÿ ? 

Cửa cái của thất vị Trụ trì tự viện, mặt cửa 
hướng ra sân ngoài. Minh Giác lục q. 4 
(Đại 47, 695 hạ) ghi: »%⁄ ỳ} { HH j# 7E 
4i ãn. VN. Ù ã: ff  BR 
fú ƒ F1. 3⁄ fE X ® HS? HH # 





+ HCl 'h ÿf Hị đ X ñ HÌ„, 27 f 
Z2 2} }H HE. — Nham Đâu quát, bảo: 
Ông chẳng thấy nói ›Từ cửa vào thì chẳng 
phải của báu trong nhà,‹ phải từ hông 
ngực của mình lưu xuất đề giáo hóa chúng 
sinh ở khắp nơi mới có tương ưng chút í« 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 














CÁI THỰC THUẦN Y % $ ‡$ #& 

Ăn xin, mặc đồ cũ rách. Chỉ cho đời sống 
nghèo khổ trong sạch của chư tăng. 7rng 
Phong Hòa thượng hành lục trong Trung 
Phong quảng lục q. 30 ghi: »ï⁄ ï ## 7) 




















81 


CẢI ĐÁN íq H 














j 2#. H ®2 Äú F. jm # BỊ 
. * ⁄ hhớ. 5 XS š§®%. HH 
HH R‹ - Nếu không có năng lực lãnh 
đạo, ngươi buông hết toàn thân, ở nửa 
gian nhà có, lạnh lùng với mọi sự, ăn xin, 
mặc đồ cũ rách, mong câu tự độc. 














CẢI ĐÁN # # 

Ngày mồng một mỗi tháng tính theo âm 
lịch. Tiết Chân Như Giới Hương Thiền sư 
trong NĐHN q. 18 ghi: 

xu ^“ HỊ H lễ 2K 2E 

#š 3: lỦ ÍR ñã lá LÌỊ 

»Mạnh đông cải đán hiểu thiên hàn 





Lạc diệp quy căn lộ viễn sơn«. 
»Mông một tháng mười biết trời rét 


Lá rụng về cội bày núi xa«. 


CẢI PHỤC 7£ J#. 
Sửa đối giáo phái hoặc tông môn. Tiết 
Thiên Đồng Phổ Giao Thiền sư trong 

































































NĐNN dq. 18 ghi: »2) Šl †f. Z4 mí ƒŸ 
J#.. †È Bí B# lí Hè EỊ ñã lì ‡à 
RE. 4# lH HH: Z2 2+ iäq 3E. ñ H 
líầ HỆ. /ã 1U Hổ ụ Zí H lR 1E. IẼ 
†fE fJ 2#? # lã Íb 3E. Íb 3E 3E ìx. 
Ñ  t Z? ñỤ 4 ñế 3l. 34 dt JR 





27v 3 }Ú lí. — Thuở bé sư thông mình 
hơn người, chưa đến tuổi hai mươi đã xuất 
gia. Sư đến Nam Bình nghe giáo nghĩa 
Thiên Thai, nhân thí chủ xin sư làm lễ sám 
hồi cho họ. Có người hỏi sư rằng: Cái việc 
sám hồi của ông là tự sám hay sám hồi cho 
người khác? Nếu tự sám thì tính tội ở đâu? 
Nếu sám hồi cho người khác thì tội đó đâu 
phải của ông mà sám? Sư không đáp được 
nên đổi giáo phái đi du phương đến Lặc 
Đàm«. 


CAM GIÁ SINH + # + 
Hiệu của thiền tăng Kim Thích đời Thanh. 
X. Kim Thích. 


CAM LỘ TỰ + # ‡ 

1. Chùa ở núi Hòa Sơn phía Tây bắc huyện 
Vĩnh Tân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. 
Lục Triều sáng lập lấy núi làm tên gọi là 
»Hòa Sơn Tự«. Niên hiệu Đại Trung 
Tường Phù thứ 1 (1008) đời Tống đổi tên 
là »Cam Lộ Thiền Viện«. Những vị Thiền 
sư như Sư Dương, Đức Phổ, Tâm Giám lần 
lượt ở đây, đồ chúng thường lên đến vài 
ngản người. 

2. Chùa nằm lưng chừng núi Bắc Bán 
thuộc Cửu Hoa Sơn, tỉnh An Huy, Trung 
Quốc. Là một trong bốn đại tùng lâm ở 
Cửu Hoa Sơn. Niên hiệu Khang Hy thứ 6 
(1667) đời Thanh, Quốc sư Ngọc Lâm 
phụng chỉ đi dâng hương Cửu Hoa thấy núi 
sông bao quanh bèn cất chùa nơi đây. 
Ngày khởi công tùng trúc khắp núi đều 
nhỏ giọt cam lộ, lại chịu sự khải phát về 
cam lộ trong kinh sách Phật giáo bẻn gọi là 
»Cam Lộ Tự«. Khoảng niên hiệu Đồng Trị 
(1862-1874) đời Thanh trùng tu. Đại hùng 
bảo điện mang đậm màu sắc hương vị cổ 
xưa, đỉnh lợp ngói lưu ly rộng rãi những 
năm gian, điêu khắc cánh hoa, hạt hoa, 
phong cách trang nghiêm thuần phác cổ 
xưa. Trước điện là khoảng sân rộng 
thoáng, đối diện là Khách đường, VI Đà 
điện, điện thờ phụ hai bên là Tổ sư điện. 
Lầu gác trên dưới phân biệt là Ngọc Phật 
lâu, Thiền đường, Pháp đường, Phương 
trượng thất và Vân thủy đường nơi tiếp đãi 
tăng nhân vân du hành cước. Điện vũ hoàn 
chỉnh, lầu gác chỉnh tề. Chung quanh rừng 
trúc xanh biếc che kín mặt trời. 


82 


CAN ĐẦU TIẾN BỘ ⁄£ ð§ 1È 





CẢM HÀ & #j 

Cảm tạ, tiếp nhận trong niềm cảm kích. 
Tào Khê Đại Sư Biệt truyện: »]X lề tị lïl 
“v I§  É Í7v. K * ® : - 
(Đường Cao Tông) xuống chiếu rằng: 
Trấm cảm tạ ân đức của Đại sư, kính cần 


tu hành mãi mãi< 























CẢM THÀNH # 3š (?-860) 

Thiền tăng thời Bắc thuộc, thuộc dòng Vô 
Ngôn Thông đời thứ 1, nối pháp Thiền sư 
Vô Ngôn Thông. 

Sư họ Thị, pháp danh Lập Đức, người 
huyện Tiên Du (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) 
Việt Nam. 

Sư trụ chùa Kiến Sơ ở làng Phù Đồng, 
huyện Tiên Du. Theo: Thiên Uyển Tập 
Anh. 


CAN BÁC BÁC + #l #\ 
Khô khao, không có nước. N?ư Tịnh ngữ 
lục q. thượng ghi: »— đŠ ÿ# . 2š 4 #4: 








& PF#. T#l#|. &X#,. #ï l 44 
†E ñ 3®. #l &  #E J§ #*.. - Một 











chiếc lá rơi, trời quạnh quẽ, khắp nơi thu, 
văng vẻ khô khao! Đại chúng, nêu còn ngồi 
ở chỗ này thì đêu là những kẻ chết khát«. 


CAN BÁN + # 
Phát sinh liên hệ, vướng mắc. HSLNMDT 

















q. 1 ghi: »{H ƒ#$ Eí + IE ã. #ữ  JH 
1x Mếv TW J Sử 
4H 4š 25 đê „ II Hữ Nhi Đo lễ . =NN x 








th. ` — ĐÐ Bš ` HA 4 ME. 
HS xXf£+. SkẴH#‹ -Cñ” 
cân trực tâm chính niệm, đứng thắng 
người hướng về phía trước, ất sẽ sừng 
sững rực rổ, chẳng bị các thứ vọng tưởng 
này quấy rây, như con chìm ưng thoát khỏi 
bàn tay thợ săn. Trong suốt ngày đêm, đối 





với tất cả cảnh duyên, tự nhiên không 
Vướng mắc, tự nhiên được hoàn toàn nhẹ 
nhõm an vui, được tự do tùy ý, thông suối, 
hoạt bát thanh thẳn.« 


CAN BỘC BỘC + '# # 

Chỉ cho thiền tăng khô khan, ít nói. Tông 
Môn Võ Khó ghi: »|B| †E v fỦÈ HR , fb #ấ 
lHỊ Œ# fi}H.: — H HñRH: Z #H lí 
( ‡§ †: }H 3# lÃX ) HD & T lệ lệ HH , 
‡È fìÈ ññ 4b ăn EÈ 4+ ÍÑÃ‹ — Viên Ngộ, 
Phật Nhãn, Phật Giám cùng ở núi Ngũ Tổ. 
Một hôm họ bảo với nhau rằng: Lão Hòa 
thượng (chỉ Ngũ tổ Pháp Diễn) chỉ là 
Thiên sư khô khan ít nói, thường không nói 
được tâm tính«. 





























CAN ĐÁ HỐNG *† ‡r % 

Uống công lên tiếng, phí công dạy dỗ. Tiết 
Quang Hiếu Thâm Thiền sư trong NĐHN 
q. l6 ghi: 
»l “E lỂ „ 
XÈ #š À Hñ + Ñ 

JÉ #1 lý 3# ˆT- †T IWE ; « 

»Long sinh long, phụng sinh phụng 
Lão thử dưỡng nhi duyên ốc đống 
Đạt-ma đại sư bất hội thiền 

Lịch Ngụy du Lương can đả hồng«. 
»Rông sinh rồng, phụng sinh phụng 





lÄ, %4 JR 
 BR 


x2 ỳHH 















































Xà nhà có mụ chuột nuôi con 
Đại sư Đạt-ma chăng ngộ thiên 
Từ Ngụy qua Lương uông lên tiêng«. 


CAN ĐẦU TIẾN BỘ # 5ã i#‡ # 
Trên đầu sào trăm thước lại tiễn thêm một 
bước, dụ cho hành động dũng cảm của 
người tham thiền vượt qua đầu sào ý thức 
để đi đến cảnh giới đại ngộ. 

Ngài Huệ Khai (Vô Môn) bình rằng: »ï 

















83 


CAN HOÀI * ‡š 





























{3 7P EH fä 44 Mi BÉ ÍJ bã 4 BH đƒ. MẸ 
#4 „ Z5 Hi: HN “Ê ZR 1U f[ lễ 
7E. HH ! — Tiến bước được, lộn thân 
được, còn ngại chỗ nào chẳng xưng tôn? 
Song dù như thế hãy nói thử coi! Đầu sào 
trăm thước làm sao tiễn bước? A!« Theo: 
PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 






































CAN HOÀI + !# 

Quấy rối, quấy rầy, động lòng. Trong bài 
»Hoạch châu ngâm« của Quan Nam 
Trưởng lão, trong CĐTĐL q. 30 ghi: 



































%3 4# Xš. 4 #31. 1£ 3# li lấ H J# 
Ý. Hfñểữã‡» ®T!#. # úã ñm # 
+ #? 














»Bất tọa thiền, bất tu đạo 

Nhậm vận tiêu dao chỉ ma liễu 

Đãn năng vạn pháp bất can hoài 

Vô thủy hà tằng hữu sinh lão?« 
»Chẳng tọa thiên, chăng tu đạo 
Mặc tình phóng khoáng thể ấy thôi! 
Đối với muôn pháp chẳng động lòng 
Sinh lão từ xưa đâu từng có?« 


CAN MỘC # + 

Còn gọi: Mộc thượng tọa. Cây gậy mà các 
Thiền sư thường dùng lúc thượng đường. 
Thiền tông còn dùng từ Can Mộc để chỉ 
cho cây gậy nhiệm mẫu vô hình trong hông 
ngực của Thiền sư, tức là uy lực của thiền 
mà các Thiền sư dùng để tiếp hóa người 
học, cho nên có cụm từ: »Can mộc tùy 
thân« (Cây gậy tùy thân) là dụ cho cơ dụng 
tự tại vô ngại của thiền sư. Tắc 10, 7hưng 
Dụng lục (Đại 48, 133 thượng) ghi: »# 
fí }\LV “Ê  Bũ 4: ñB ñủ ñ6 ìẫ. Bế 
1Í # #-. - Có nắm có buông, cây gây 
tùy thân, hay giết hay tha, quyển hành 
trong ífay«. 

Tin Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải của Thiền 












































fñ 


Sn 





sư Trung Phong Minh Bản ghi: »IÈ 
-E R 1U #t #. 1U #t đã. hc 
1È #t. ?ï. Mũ  H J 5 b;4 
1 ®# áÊ # ẤÄ Jš ññl ‹ sông có XIỆ! 
chẳng tốt xấu, chẳng đúng sai, toàn thân 
chỉ là đen sì lì, suốt năm dựa bên góc thiên 
Ssảng«. 


































































































CAN SÁCH SÁCH + # # 

Khô không khốc. Mật Am ngữ lục ghi: »Š 
li C 4 # Rề Xã Hl È 3š 9š ) TT #4 4 
Hh., #tU ẨEH1, #t 1b 4 Š ¿ — Kính 
Sơn (pháp hiệu của Mát Am) khô không 
khốc, lúc có thì chẳng giàu chỉ, lúc không 
thì chẳng có gì đề lấy«. 









































CAN TRÚC GIÁO CHẤP + 2‡ #& :† 
Vắt tre khô tìm nước. Ý nói làm việc uống 
công vô ích. Bài tựa của Tập Ông trong Eô 























Môn Quan: »It ⁄ #6 fñj YÈ JỊ, 2k {Ð 5 
E1“. l # BH ấ ñj. MT 
T1 # tt. o — Gượng thêm vài chủ cước 


giống hệt như trên nón đội thêm nón, còn 
muốn cho Tập Ong khen ngợi chỉ là uông 
công vô ích«. 


CÀN HUỆ #. # 

Không có trí huệ, chỉ chạy theo lời nói tri 
giải, chẳng thể chân thật tham học đề minh 
tâm kiến tính, nhà thiền gọi là càn huệ. Tiết 
Động Sơn Lương GIới Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 13 ghi: »2R š lữ {\À, Á # 
đï.. — Thời đại mạt pháp, người ta phần 
lớn chạy theo lời nói trì giải, chăng thể 
chân thật tham học để mình tâm kiến tỉnh.« 
Căn cứ trong kinh Phật, Càn huệ vốn có 
nghĩa không trí huệ và chưa được nước 
định, chưa được nước lý, giai vị thấp nhất 
trong các giai vị tu hành của Bồ Tát Thập 
địa. 








84 


CANH HẬU NIÊN # £ # 





CÀN KHÔN ĐỘC BỘ # 3‡ Z3 # 

Miêu tả thiền tăng tỏ ngộ không còn mảy 
may chấp trước nương tựa, vận dụng tự tại 
vô ngại. Tựa của Vô Môn Quan ghi: »Ã 





























1l #t Ƒ]. TT 3£ f M. 3⁄5 Ø8 IẲ lãi. 
l6, HỊ MU 7. — Đại đạo không có cửa, 


thiên sai thì có đường đi. Thấu qua cửa 
này thì tự tại vô ngại.« 


CÀN PHONG # #% 

Thiền tăng sống vào cuối đời Đường, nối 
pháp Động Sơn Lương Giới, tông Tảo 
Động. Sư trụ ở Việt Châu (tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. 


CÀN PHONG NHỊ QUANG TAM 
BỆNH # # — %. £ zã 

Lời thượng đường khai thị của Thiền sư 
Càn Phong. Nội dung: Khi đến cảnh giới 
ngộ cần phải trừ bỏ, thoát khỏi nhị quang 
và tam chủng bệnh. 

— Nhị quang (Hai loại quang): 

1. Năng thủ quang: Chỉ cho mê hoặc vi tế 
khởi lên nơi chủ quan. 

2. Sở thủ quang: Chỉ cho mê hoặc vi tế 
khởi lên nơi khách quan. 

— Tam chủng bệnh (Ba loại bệnh): 

1. Vị đáo tâu tác: Ở trước cảnh giới ngộ mà 
khởi lên các thứ tâm phân biệt là bệnh. 

2. Dĩ đáo trụ trước: Đạt đến cảnh giới ngộ 
mả sinh tâm bám g1ữ cũng là bệnh. 

3. Thấu thoát vô y: Đạt đến cảnh giới ngộ, 
tuy lìa thoát tất cả chấp trước, nhưng 
không thấu đạt đến chỗ sáng sủa thì vẫn 
còn là bệnh. NĐHN dq. 30 (Vạn Tục 138, 


























145 hạ) ghi: »Š 1 ñ — #ñ ). — HH 
X. Zi⁄ — —}⁄fÄ—. là fW Bñ 2% lỗ 
2# , Zã ÃI  # HằỊ E: — #š # . - Hòa 





























thượng Càn Phong ở Việt Cháu thượng 
đường nói: Pháp thân có ba loại bệnh, hai 


loại quang, cần phải mỗi mỗi thấu suốt 
mới hiểu được cách về nhà ngôi yên ổn, 
nhưng cần phải biết còn có một khe hở 
hướng thượng nữa!«. Theo: PQĐTĐ của 
nhóm Từ DI. 


CÀN THỈ QUYẾT #  # #⁄: 
Que chùi phân. Công án nổi tiếng, là cơ 
ngữ của thiền sư Văn Yến sống vào cuối 
đời Đường - đầu đời Ngũ Đại. Công án 
này thấy chép ở Tiết Vân Môn Văn Yến 
Thiền sư trong Ngũ Đăng Hội Nguyên 
quyên 15 như sau: »[Äj: #ll fƒ #È #È? 
El: %  ĐÄ . — Có vị tăng hỏi: Phật là 
øi? Sư đáp: Que chùi phán«. Lời đáp như 
thế đã hiển bày cơ dụng chặt đứt đường 
ngôn ngữ của người học bởi tông Vân 
Môn, cũng thể hiện được tác phong quở 
Phật mắng Tổ của nhà thiền. Thiền lâm đời 
sau thường niêm để công án này. Hiền 
Công Đại Hòa thượng hành nghiệp khúc 
ký trong NHQL q. 37 ghi: »H] E . { 
E¡ # HHỊ II Mị EH Èš HS £. HP Í 
zo 1 th ñh ‹ Shin JtÈ fF 
lữ. Zi 7b 8 J1 34. BỊ #U #® 
' í øo — Năm sau, nền n Hòa thượng 
Vô Minh Thọ Xương khai pháp ở Đồng 
Nham, sư đến yết kiến ngài, thưa đi hỏi lại 
nhiễu lần. Xương bảo: Việc này không thể 
dùng ý để hiểu, cần phải ra sức tham thiên 
thì mới khế ngộ. Do đây, sư có gắng khán 
công án ›Càn thỉ quyết‹«. 





tt 


BE =| SH 38 



































H 





























CANH HẬU NIÊN # # # 
Tính từ năm nay trở đi thì năm thứ tư gọi 
là canh hậu niên. Pháp Diện ngữ lục q. 








trung ghi: »Ñfƒ fE 2% #£ 1b : #.. HỊ £ 4 
4E Mi #ế fF ở 46 ÍF tH f§ J#.. — Năm kia, 














năm ngoái cũng như thê, năm sau, năm 
Sau HữAd, HĂm Sau Sau nữa, năm sau sau 


85 


CANH NHÂN ĐIỀN BẤT CHỦNG, 


ĐẦFA HT, K4 2 Bñ 


HÒA THỤC BẤT LÂM TRƯỜNG 





nữa nữa cũng như thế « 


CANH NHÂN ĐIỀN BẤT CHỦNG, 
HÒA THỤC BẤT LÂM TRƯỜNG 
ĐÈ BH #8. Z&Ä\‹ 2 lũ 


Người cày không làm ruộng, lúa chín 
không đem phơi. Chỉ cho thiền nhân quên 
đi cội rễ nhà mình, không thấy được Phật 
tính của chính mình. Tiết Kính Sơn Hồng 
Nhân Thiền sư trong NĐHN dq. 9 ghi: »Í 
lH]: ?£  ñm % Hồ ãm fJ? ñÿữ H: % 
HỆ Á 7 B8. Fl: ĐỆ 4H {J? 



































H: ÿðjlFÈ A H £ #8. HH: # 7z lỊ 
ft? KHị El: 24 ŸA4 4 Bữñ Ủj. — Tăng 





hỏi: Khi tạ thế như tro tàn thì thế nào? Sư 
đáp: Vẫn là sự tu hành mong cầu phúc báo 
của người đương thời. Tăng hỏi: Sau khi tu 
hành thì thế nào? Sư đáp: Người cày 
không làm ruộng. Tăng hỏi: Rốt cuộc như 
thế nào? Sư đáp: Lúa chín không đem 
phơi.« 


CANHY # % 
Còn gọi: Cđi phục. Thay đổi giáo phái 
hoặc tông môn. Tông Môn Vũ Khó ghi: 
#j jM| 3ã BỀ 7H EH HH. MỊ đB EH 






























































S3 # 
ñN ø ñH KỆ f{ TẾ. HH 4 BÍ ñH.a bú IR 
*# #I Nú ÌÀ ïli II ‹ — Quân Châu Hoàng 








Bá Tuyền Thiền sư, sơ tập Bách pháp luận, 
giảng tứ hữu thinh. Canh y Nam tuần, kiến 
Chân Tịnh Hòa thượng ư Động Sơn. — 
Thiển sư Hoàng Bá Tuyển ở Quân Châu 
ban đâu học tập Bách pháp luận, nồi tiếng 
về giảng nói Kinh Phật. Sau thay đổi giáo 
phái học hỏi phương Nam, vết kiến Hòa 
thượng Chán Tịnh ở Động Sơn.« 


CÁNH KHÂM # # (910-977) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trịnh, người 


Ích Châu (nay là Thành Đô, Tứ Xuyên) 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Vân 
Môn Văn Yên, sáng lập chùa Hưng Phúc ở 
núi Song Phong, Thiều Châu. Chúa Nam 
Hán thường triệu hỏi về thiền cơ, sư ứng 
đối nhanh nhẹn. Chúa ban hiệu là Quảng 
Ngộ thiền sư. 


CÁNH NHẬT 3%, H 

Suốt ngày. Lâm TẾ ngữ lục Non »Il| ‡#t #š 

H B4 fb ðM ĐH. ' #í Ấã đ fE ÃÃ‹ — 
Suốt ngày Sơn tăng nói toạc ra cho các vị, 
tại vì các vị chẳng chịu để ý« 


CẢNH KHỐI TỬ 3#, 3# ý 

Cách gọi nôm na của chữ »CẢNH«, Lám 
Tế ngữ lục ghi: »lI #2 ÃI ïl v ‡H th 
lš B§ ƒ.. HỊ f2 Á ll[ Ñf 2£. BÚ ÀÁ Öf 
{7 Fft3. T#i“. #ãmlằà 
f RỊ #4. PA # lý. — Như 
thiện tri thức đưa ra một cảnh, đùa trước 
mặt người học., người trước mặt biện 
được đã chẳng làm chủ, chẳng bị cảnh lừa, 
thiện tri thức liền hiện bán thân, người học 
liên hét«. 












































CẢNH DIÊN # š£ (943-1017) 

Thiền tăng đời Tống, vốn tên là Cảnh 
Huyền, họ Trương, người xứ Giang Hạ 
(nay là huyện Võ Xương, tỉnh Hồ Bắc) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Lương Sơn 
Duyên Quán, tông Tào Động. Thụy hiệu 
»Minh An Đại Sư«. Tác phẩm: Đại Dương 
Minh An Đại Sư Tháp Bát Ban Diệu Ngữ. 


CẢNH ĐỨC TRUYỂN ĐĂNG LỤC 
s đã 1Ỷ lế đk 

Gọi tắt: Truyễn Đăng lục. Đăng lục, 30 
quyền, do Đạo Nguyên soạn vào đời Tống, 
là một trong những bộ sử Thiền tông 


86 


CÁNH ĐỨC TRUYỀN ĐĂNG LỤC *% Í# f# /# ?# 





Trung Quốc. Vốn có tựa đề là Phật Tổ 
Đồng Tham tập, được xếp vào Đại Chính 
Tạng tập 51, trang 196. 

Sách này sưu tập ghi chép về hành trạng, 
cơ duyên v.v... của 1701, vị bắt đầu từ 
Đức Phật đời quá khứ đến các vị Tổ thuộc 
đời thứ Š5I của Ngũ gia tông phái. Trong 
đó, 951 vị có phụ thêm Ngữ ïục. Vì bộ 
sách này được Vua sắc chỉ nhập tạng vào 
niên hiệu Cảnh Đức thứ I1 (1004) nên đặt 
tên là Cảnh Đức. Về pháp hệ truyền thừa 
giữa thầy và trò nỗi nhau không dứt giống 
như lửa của ngọn đèn có năng lực phá trừ 
tối tăm, nối nhau liên tục nên gọi là Truyền 
Đăng. 

Đầu quyền có bài tựa do ngài Dương Ức 
soạn. Nội dung toàn sách nói VỀ sự truyền 
pháp Thiền như sau: 

— Quyên 1 và I1: Bảy đức Phật đời quá 
khứ và Tổ Ca-diếp truyền xuống đến Tổ 
thứ 17 là Bát-nhã-đa-la. 

— Quyền 3: Năm vị Tổ Trung Quốc: Đạt- 
ma, Huệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng 
Nhẫn. 

— Quyền 4: Pháp hệ chi nhánh của Tứ tổ 
Đạo Tín và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn như: 
Ngưu Đầu Thiền, Bắc Tông Thiền, Tịnh 
Chúng Tông v.v... và truyện ký của các vị: 
Pháp Dung, Thần Tú, Phổ Tịch v.v... 

— Quyên 5: Huệ Năng và pháp hệ của 
Ngài. 

— Quyền 6: Mã Tổ Đạo Nhất và Bách 
Trượng Hoài Hải. 

— Quyền 7: Nga Hồ Đại Nghĩa và Ma 
Cốc Bảo Triệt. 

— Quyền 8: Gồm 54 vị như: Nam Tuyển 
Phổ Nguyện... 

— Quyên 9: Gồm 30 vị nối pháp ngài 
Hoài Hải... 

— Quyền 10: Gồm các vị nối pháp ngài 


Nam Tuyền như: Triệu Châu Tùng 
Thâm... 

— Quyên 11: Các đệ tử nối pháp của ngài 
Quy Sơn Linh Hựu, Tổ tông Quy Ngưỡng. 
— Quyên I1: Lâm Tế Nghĩa Huyền, Tổ 
tông Lâm Tế. 

— Quyền 13: Pháp hệ của tông Hà Trạch. 
Truyện ký về ngài Trừng Quán và ngài 
Tông Mật thuộc tông Hoa Nghiêm. 

— Quyền 14: Thạch Đầu Hy Thiên và 
pháp hệ. 

— Quyền 15: Động Sơn Lương Giới. 

— Quyên 16: Các đệ tử nối pháp của ngài 
Đức Sơn Tuyên Giám. 

— Quyên 17: Pháp hệ tông Tào Động. 

— Quyên 18, 19: Pháp hệ của ngài Tuyết 
Phong Nghĩa Tôn. 

— Quyên 10: Pháp hệ của ngài Tào Sơn 
Bản Tịch. 

— Quyên 11: Pháp hệ của ngài Huyền Sa 
Sư BỊ. 

— Quyên II, 13: Pháp hệ của tông Vân 
Môn. 

— Quyên 14, 15, l6: Pháp hệ của tông 
Pháp Nhãn. 

— Quyên I7: Các Thiền sư nổi tiếng 
không thuộc bắt cứ tông phái nào. 

— Quyền 18: Các ngữ lục đặc biệt của II 
vị Thiền sư như: Nam Dương Huệ Trung, 
Hà Trạch Thần Hội v.v... 

— Quyền 19 tựa đề là Tán Tụng Kệ Thi 
gồm tất cả kệ tụng của 17 vị như: Bạch Cư 
DỊ... 

— Quyền 30 tựa đề là Minh Ký Châm Ca 
gồm tất cả 13 loại: Tọa Thiền Châm, 
Chứng Đạo Ca... 

Sách này có 1 bản khắc lại: 

— Tư Giảm Trùng San, khắc lại vào đời 
Nam Tống, năm 1 134. 

— Hy VỊ Trùng San, khắc lại vào đời 


87 


CẢNH GIỚI ‡š 7£ 





Nguyên, năm 1316. 
Quyền Đăng lục này là tư liệu căn bản để 
nghiên cứu sử Thiền tông Trung Quốc . 


CẢNH GIỚI 3#, # 

1. Đối tượng của cảm giác, nhận thức nhờ 
6 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 

2. Cảnh địa đạt đến do nhận thức. 

3. Thật tướng của sự vật được bậc tu hành 
giác ngộ nhận thức, thể nghiệm. Còn gọi: 
Chân cảnh giới. 


CẢNH HÂN # # 

Thiền tăng đời Đường, người xứ Tuyển 
Châu, nối pháp Thiền sư Thạch Sương 
Khánh Chư. 


CẢNH HIẾN *š 3# (?-1381) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên, đầu 
đời Minh, họ Dao, tự Oánh Trung, hiệu 
Tiếu Hiên, người xứ Túy Lý (nay là huyện 
Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Sở Thạch. 


CẢNH HUYỀN 3# + (943-1017) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trương, người 
Giang Hạ, Hồ Bắc, Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Lương Sơn Duyên Quán, tông 
Tào Động. Sư trụ núi Đại Dương, Hồ Bắc. 
Tác phẩm: Đại Dương Minh An Đại Sư 
Thập Bát Ban Diệu Ngữ, 1 quyền. 


CẢNH LONG # I£ (1391-?) 
Thiền tăng đời Minh, họ Trần, tự Tổ Đình, 
hiệu Không Cốc, người xứ Tô Châu, nối 
pháp Thiền sư Tú An, tông Lâm Tế. Tác 
phâm: Không Cóc tập 30 quyên. 


CẢNH LÝ CẦU HÌNH #  # #‡ # 
Xem thấy bóng dáng sự vật trong gương 
rồi tìm lẫy vật đó nơi tắm gương, tỷ dụ lấy 


giả làm thật, uống công vô ích. Huệ Nam 
n lục ghi: »‡? 1H JÄš šs# W 3#. 3 ñll 
*#: #8JÑR®8“. kín 
% th JẺ J3 ] ¿ — Nếu là rộng tìm văn nghĩa 
thì giống như tìm vật trong gương, còn 
ngưng nghỉ ý niệm để quản không thì 
giống như mò trăng đáy nước«. 












































CẢNH NGUYÊN #Š # (1094-1146) 
Thiền tăng sống vào cuối đời Bắc Tống- 
đầu đời Nam Tống, họ Trương, hiệu Thử 
Am, người xứ Vĩnh Gia, Ôn Châu (nay là 
huyện Vĩnh Œña, tỉnh Chiết Giang) Trung 
Quốc. 

Năm 18 tuổi, sư nương Thiền sư Linh Sơn 
Hy Củng để cạo tóc xuất gia rồi nghiên 
cứu kinh điển, trì luật, tự cầu tỉnh tiến. 
Năm kế, sư được thụ giới cụ túc. Ban đầu, 
sư tu tập Thiên Thai giáo quán 3 năm. Sau 
đó, vâng lời Thầy, sư đến Giang Tây, Hồ 
Nam để tìm thầy tham học. 

Niên hiệu Kiến Viêm thứ I (1117) sư lên 
núi Vân cư ở Giang Tây, ra mắt Thiền sư 
Viên Ngộ Khắc Cần, được ngài bảo làm thị 
giả. Chưa bao lâu, sư ngay nơi lời nói của 
ngài liền đại triệt ngộ, được nối pháp ngài, 
thuộc tông Lâm Tế. Từ đó, sư càng cần 
khổ tu luyện, biện luận tài tình, thời đó 
không ai địch nổi. 

Sư từng khai pháp ở chùa Kiến Đức tại 
Nam Minh Sơn, rồi dời sang chùa Hộ 
Quốc ở Thai Châu, hoằng tông truyền giáo, 
pháp hội đại thạnh, tiếng tăm vang dội. 
Lúc sắp thị tịch, sư gọi sư điệt là Ứng Am 
Đàm Hoa đến trước mặt, bảo phải làm Tọa 
nguyên, dặn dò hậu sự xong, trong phút 
chốc nắm tay lại rồi thị tịch. 


CẢNH NHƯ # 
Thiền tăng đời Ta nối pháp Thiền sư 


88 


CAO MÂN TỰ 3; 8 # 





Trí Hồng ở núi Đại Long, Đảnh Châu (nay 
là huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam) 
Trung Quốc. 


CẢNH PHONG 3š  #. 


Cảnh như gió hay làm tâm động. Tiết Bạch 
Dương Pháp Thuận Thiền sự sướng: NDHN 
q. 10 ghi: »& #4 Z ð. ìế 5Š Ät W. 

# ƒ HŸ7. 1n H bủ lã BÀ 
lh ï.v ỨH 5 DI fl 2+ W. tù k Ấ& 
% . Bị đi ?? tủ 2È BỊ: — Nhiễm duyên 
dễ dính mắc, đạo nghiệp lại khó thành, 
chẳng rõ cải trước mắt nên muôn duyên 























sai biệt. Chỉ thấy gió cảnh ào ào thổi hư 


rừng công đức; lửa tâm hừng hực nên chảy 
sạch cội bổ-đê«. 


CẢNH SẦM # 3 


Thiền tăng đời Đường, pháp danh Chiêu 
Hiền, và sư lấy đây làm hiệu của mình, nồi 
pháp Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện. 
Do vì cơ phong cao vút, và khi ứng cơ sư 
thích làm thế cọp về nên Ngưỡng Sơn nói 
sư giống như cọp. Từ đó các nơi gọi sư là 
»Sầm đại trùng« (Con cọp Sầm). 


CẢNH THÔNG # :š 


Thiền tăng đời Ngũ Đại. Ban đầu sư tham 
vấn Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, bị ngài đánh 
cho 4 roi mây, nhân đó sư tự xưng là »Tập 
Vân Phong hạ tứ đăng điều thiên hạ Đại 
Thiền Phật«. 


CẢNH TƯỜNG # 3# (1061-1131) 


Thiền tăng đời Tống, họ Truyền, người xứ 
Nam Phong (nay thuộc tỉnh Giang Tây) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Đại Quy 
Mộ Triết, tông Lâm TẾ. 


CẠNH ĐẦU 3š 5 
Nhộn nhịp, tranh giành nhau. Tiết Sở An 
Huệ Phương Thiền sư trong NĐHN q. 10 




















ctrbtstiilsit day sEi 2044 ‡t Z , 
Bị f ii ĐH P8 . — Hỳ HỊ ® Íã s - Ông 








Trương biết xem mạch, ông Lý biết hốt 
thuốc; hai tháy lang giành nhau, tạm thời 
dùng chăng được«. 


CAO ĐỆ 3 # 

Học trò giỏi được vị Thầy ưng ý nhất. 
Tông Môn Võ Khó ghỉ: »Â tị ## ñ, 1E 
If tr 3 1U. — Thiển sư Cốc Sơn Tổ là 


cao đệ của ngài Chân Tịnh«. 








CAO LƯU 3 

Chỉ chung cho hàng sĩ phu cao thượng. 
Lược Tự Tứ Tông Đốn Tiệm Nghĩa trong 
Phân Dương ngữ lục ghi: »]È ÙU {k = 8 
~Z xÙ. ®# fR§ 1⁄2 ìl }* X #. - Nếu 
chẳng phải hạng cao lưu có đủ 3 đức và 4 
y (4 chỗ nương), đâu được hoằng thông 
đại giảo«. 


CAO MÂN TỰ ä 3 ‡ 

Chùa nằm bên bờ phía tây của sông Tam 
Xoa, ngoải cửa nam của thành phố Dương 
Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là l 
trong 8 ngôi chùa lớn nổi tiếng ở Dương 
Châu vào đời Thanh. Tương truyền chùa 
được xây dựng vào đời Tùy, về sau trải 
qua nhiều phen xây cất lại. Niên hiệu 
Thuận Trị (1644-1661) đời Thanh, chùa 
được Tổng đốc Nam Hà là Ngô Duy Hoa 
xây cất lại. Niên hiệu Khang Hy thứ 38 
(1699), nhờ Lưỡng Hoài Diễm Thương 
quyên góp xây cất chùa lại. Tương truyền 
vua Khang Hy từng lên tháp Trung Thiên 
của chùa nảy và xây hành cung trong 
khuôn viên chùa vào năm 1699. Năm 


89 


CAO PHONG NGUYÊN DIỆU THIỀN SƯ NGỮ LỤC  # J§ #} 3š lí 


Nữ Đ 





1703, Vua ban bảng hiệu »Cao Mân Tự« 
do chính Vua viết. Chùa có liễn hoành do 
Vua viết, có thơ do Vua làm và tượng Phật 
bằng kim nhũ do Vua vẽ. Chùa có quan hệ 
mật thiết với nhiều triều đại của nhà 
Thanh. Pháp hệ chùa này thuộc phái 
Dương Kỳ tông Lâm Tế, bắt đầu từ ngài 
Ngọc Lâm Thông Tú (đệ tử của ngài Thiên 
Ấn Viên Tu cuối đời Minh), sau đó truyền 
bốn đời đến ngài Thiên Huệ Thật Triệt, vị 
nảy trùng hưng chùa Cao Mân. Chùa này 
và hai chùa Kim Sơn, Thiên Ninh là ba 
tùng lâm lớn của tông Lâm Tế. Năm 1915, 
Thiền sư Lai Quả đến chùa này, quyết chí 
khôi phục quy chế Cao Mân. Sư phái 
người mộ hóa ở Đông Nam Á, thỉnh được 
78 tượng ngọc Phật, I tượng Phật bằng 
đồng. Sư còn chắn chỉnh quy củ tòng lâm, 
đặt ra »Cao Mân Tự Quy Ước«. 


CAO PHONG NGUYÊN HH 
THIỀN SƯ NGỮ LỤC ä # # % 

É Số 

Còn gọi: Cao Phong Đại Sự ngữ lục. Ngữ 
lục, I quyền, do Nguyên Diệu soạn vào đời 
Nguyên, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
111, trang 653. Nội dung bao gồm: Pháp 
ngữ thị chúng ở Song Kết Am, Hồ Châu, 
Ngữ yếu khai đường ở chùa Sử Tử Thiền, 
núi Tây Thiên Mục, Niêm cổ, Bồ di, Kệ 
tụng, Tán Phật Tổ, Hành trạng, Tháp minh, 
Âm thích. 
Dương Nhân Sơn bảo quyền ngữ lục này 
»Chỉ thắng cội nguồn, vượt ra khuôn sáo, 
khiến người phát nguyện mạnh, lập chí 
lớn«. 


CAO PHONG NGUYÊN DIỆU 
THIỀN SƯ THIỀN YẾU 3 # /# +3 


## Hị #8 # 
Còn gọi: Cao Phong Hòa thượng thiên 
yếu. Ngữ lục, 1 quyển, do Nguyên Diệu 
soạn vào đời Nguyên, Hồng Kiều Tổ biên 
tập vào đời Nguyên, được xếp vào Tục 
Tạng kinh tập L11, trang 701. Nội dung nói 
TÕ yếu chỉ của việc tham thiền học đạo 
gồm: Khai đường phổ thuyết, Pháp ngữ thị 
chúng, Tiểu tham đêm 30, Thư từ. 


Sách chú thích quyền ngữ lục này có Cao 
Phong Hòa thượng Thiển Yếu Tư Kỹ, I 
quyền, do Bạch Pha Tuyên Truyền (là vị 
sư người Triều Tiên) soạn. 


CAO TÂM äš *›> 


Tự cao tự đại. Đại Châu ngữ lục q. hạ ghi: 
ĐÙÄ 11 đà 4b #ñ đ. # “ š\ # 
Ff lãi ‹ — Người tự cao tự đại khinh chê kẻ 
khác thì tăng thêm ngã chấp, còn người 
chấp không chấp có đều ngu«. 


























CAO TÚC ä # 

Học trò giỏi. Lời nói kính trọng, nói về học 
trò của người đối thoại. Ván Cư Sơn Chí 
(134 hạ) ghi: »ÿ {È ‡ƒ tí Ø J7 3 ÿ# 
li fã AE : — Lúc ấy Cổ Công làm Trụ trì, 
vốn là cao túc của thiên sư Linh Nguyên«. 

















CÁO BÁO + 3#. 


Kể ra, nghị luận. Mật Am ngữ lục ghi: »5 
JRl ð. EH §R J#X ?¡ WW. lR BR N No 
ll ðã sk HỆ . lế § 3 t l: th. ° Ắ 
là Áo ẤE lễ # s — Người linh lợi 
nghe kẻ như thế giống như con ngựa giỏi 
quen chiến trận nghe tiếng chiêng trồng 
toàn thân ngứa ngáy rần rần, ngàn người 
muôn người không thể khống ché « 












































90 


CÁT ĐẰNG SÀNG TỬ #ï J# ÿ# 7 





CÁO HƯƠNG + # 

Nghi thức cung thỉnh bậc Thầy khai thị 
hoặc giảng dạy cho đại chúng bằng cách 
người học cắm hương dâng lên Thầy. 
—Cáo hương bài: Tắm bảng treo để thông 
báo nghi thức cáo hương cho đại chúng 
biết, nhưng trước khi treo Cáo hương bài 
phải trình và được sự cho phép của Thầy 
trụ trì. 

—Cáo hương đồ: Biểu đồ phối trí nhân sự 
khi cáo hương. Theo: PQĐTĐ của nhóm 
Từ Di 


CÁO VÃNG TRI LAI # #@ #z & 

Biết chuyện vị lai, hàm ý nghĩa linh lợi 
mãn tiệp. Tiết Cốc Sơn Hải Thiền sư trong 
NĐNMN q. 19 ghi: »— ## 4 F ñ* . D ï⁄£ 
—==› Hh£1 J8. ÂM w lề fE.‹ 
ñ {th ñ) 4x mỊ HỊv ? ÍÈ l2. h #U 
35 fE ƒ7.v #§ Ñ “É ||. HÑỮÚ#RK F #ý 
BỊ — -[- g§ ! — Một khi nêu lên không nói 
lại thì đã rơi vào đầu thứ 2, thứ 3; gặp 
nhau không nhướng mày thì trở thành tạo 
tác. Cho dù khảy cung biệt khúc, biết được 
chuyện vị lai, thấy bóng roi liền chạy, xa 
trông cột phướn chùa bèn quay vê, vẫn bị 
ăn 30 gậy ngay trước mắt.« 
















































































CẢO CÔNG THIỀN SƯ THÁP # + 
TẾ É] 3ˆ 

Tháp nằm trên đất tháp phía Tây bắc chùa 
Phật Quang, núi Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, 
Trung Quốc, là mộ tháp của Thiền sư Cảo 
Công được xây vào niên hiệu Thái Hòa thứ 
5 (1205) đời Km. Tháp cao khoảng 5m, là 
một tòa tháp một tầng xây bằng gạch bông 
theo kiểu đình các. Phần dưới của tháp là 
tòa Tu-di, phần trên của tháp là hình bát 
giác. Trên thân tháp dùng gạch đề xây đấu 
củng nâng đỡ mái tháp. Mái tháp dùng 


gạch chồng diêm nâng đỡ phần trang trí 
hình răng cưa lăng giác ba tầng. Đấu củng 
và mái tháp rất lớn nâng đỡ bó hoa sen 
năm tầng tám cánh. Bó hoa cũng rất to cơ 
hồ chiếm 1/3 toàn tháp. Đỉnh tháp dùng 
gạch chồng diêm ngược thu lại thành tháp 
sát. Mặt tiền của tháp trên ngạch cửa có đề 
bài ký, tại mặt bên của tháp có bải minh 
nói về tháp của Thiền sư Cảo Công. 


CÁT ĐẰNG # # 

Chỉ cho văn tự ngữ ngôn, vốn được dùng 
để diễn tả giải thích sự tướng, nhưng trái 
lại, nó cũng thường làm vướng mắc, trói 
buộc người chưa ngộ, giống như dây leo 
bò lan, đan xen lẫn nhau. Tắc 3l, Bích 
Nham lục (Đại 48, 171 trung) ghi: »Hí 
ll Hệ. ñ\ ñ8 58 Tf ! — Cát đăng của cổ 


nhân, thử nếu ra xeml!« 














Ngoài ra, Cát đằng còn chỉ cho câu nói khó 
lý giải được trong công án và còn chuyên 
thành nghĩa nói về trình độ vấn đáp. Nhàn 
cát đằng: Câu nói bỡn cợt, vô dụng. 


CÁT ĐẰNG QUẬT # # # 
Lời nói lòng vòng, lải nhải không dứt. Tiết 
Bạch Vân Thủ Đoan Thiền sư trong 
NĐNHN 4q. 19 ghi: »H 3l: Z f BH 3Ä ñữ 
li 1E RE 3# FÌ? . ... ƒW li HH ZE 







































































1Í: ƒR£ BR fñ IE †ƒE 8 Mễ # ®#! 4® h 
1l: X4 ®‡1ñm 8t [H| 3. ø đ# ñl 2 








IE 2Š #fầ.. — Thử hỏi Thiên Thai và Nam 
Nhạc nói pháp môn gì?... Lô Sơn bước ra 
nói: Hai vị ấy Đang lải nhải không dứt! 
Chẳng thấy nói: Muốn khỏi nghiệp vương 
muôn kiếp lụy. Vành xe chính pháp chớ 
chê cười«. 








CÁT ĐẰNG SÀNG TỬ ð; ## 3t # 
Dụ chỉ cho thiền sư nhiều lời. Đây là lời 


O1 


CÁT ĐẰNG THIỀN # ƒ£ X 





nói hàm ý chê cười. Tông Môn Võ Khó ghi: 
»š hú #f 4 Tổ Đề ỞN 2K kR BH HH ấn Đ 
J£ệ Xl. — H. lH ]R lễ LÔ. 3 # 3 
ca #zx: HN #bÐ f 8 ï 
H.. — Thuần lão phu ở Vân Cư thường 
chê thiển sư Thiên Y Hoài nói thiển nhiễu 
lời. Một hôm, ngài nghe Hoài thị tịch, liễn 
ở trên Pháp đường chắp tay nói rằng: May 
mắn thay, thiển sư nhiễu lời ngã xuống 
rồi l« 














MẸ 


| 





CÁT ĐẰNG THIỀN #  jš z# 

Thiền nhiều lời. Tổng Môn Võ Khó ghi: 
»‡E Hị ý 2 3W HỆ 2 ® lŠ EÑ BỊ ñữ t 
jỆ XlL. — Thuấn Lão phụ ở Vân Cư 
thường chê thiên sư Thiên Y Hoài nói thiển 
nhiều lời. 








CÁT TIỆT HƯ KHÔNG #l| # /# # 

Cắt đứt hư không, ý nói vọng đem chia cắt 
sự vật vốn chăng thể chia cắt. Tiết Tục 
Nghệ Ngôn trong NHỌL q. 30 ghi: »Ƒ”J HỈ 






























































Z Hjúl. E3 ®1:. R R BH —Ì 
1. l R ñHl Bấ ÿ #í. 3 # 3E # 
HH: 1 ZI # jllị #. 3X 3 Hã 
Pf..s KEã1 Xi E2 *Š 4 f 
Xí. 1 IH + “E Á|#. đJ# b2 
NHÍ lún Đ{ # ñở Hị Yhj , PMỊ tý ìhj # äŠ lữ 
Wí. #WÿX‡XƑ1. H &W Ñ ấn, 4 

















#Ÿ§ HỊ )Ñ ñ ! — Tuy có 5 tông phái khác 
nhau, kỳ thực đều là một ĐẠO. Vì người 
nào thật biết Lâm TẾ chắc chắn là biết Tào 
Động; ai thật biết Tào Động chắc chắn là 
biết Lâm Tế... mới biết ĐẠI ĐẠO công 
bằng, pháp không thiên lệch. Người đời 
sau vọng sinh nhân ngã, cắt đứt hư không, 
người nói pháp Lâm TẾ thì chê bai Tào 
Động, người nối pháp Tào Động thì chê 
bai Lâm Tế, phá hỏng pháp môn, tự vùi 
chôn huệ mạng, há chẳng đau đớn saol« 


CĂN CƠ 3# ‡* 

Vì tính là gốc rễ của con người, ví như rễ 
cây, cho nên gọi là Căn; chỗ phát khởi của 
căn gọi là Cơ. Là căn tính, tư chất của 
người có năng lực tu hành. Căn cơ quyết 
định sự tiến thoái của đời tu, sự hưng phế 
của giáo pháp. 


CĂN KHÍ 3# # 

Tố chất tiếp nhận và truyền thừa Phật 
pháp. Duy Tắc ngữ lục q. 3 ghi: »^* lỳ #8 
# Tủ 5# 4 ñf.: — Người học đạo ngày 
nay căn khí không như nhau. « 


CĂN THỨC 3# 3 

Căn khí cùng tài năng và kiến thức. Tiết 
Tham chính Lý Bính cư sĩ trong NĐHN q. 
20 ghì. »IẾi HE Hé ñh Hồ ?h.V + % # 
#.. đã ï4 lã R. - Có Duy căn khí 
cùng tài năng và kiến thức tối tăm chậm 
lụt, cả đời học giải hoàn toản rơi vào tình 
kiến.« 

















CĂN TÍNH 3# ‡ 

Căn nghĩa là có năng lực phát sinh. Tính là 
thói quen huân tập. Chúng sinh có thói 
quen huân tập và làm phát sinh ra nghiệp 
thiện hoặc ác gọi là căn tính. 


CĂN TƯ 3# #. 

Căn khí và ngộ tính. Tiết Phụng Hoàng 
Tùng Thâm Thiền sư trong NĐHN dq. 8 
ghỉ: xế Ñ Ji JM 3 [H|, 2 {4# [lJ Hr 2¡ 
Hi f? lff.. —- Người học đạo căn khí và ngộ 
tính dhốn chạp, trong môn phương tiện xin 
Thây dạy thêm.« 























CĂNG THỨC 3‡ 3, 
Khuôn phép. Căng nghĩa là kính, thức là 
pháp tắc. Căng thức có nghĩa mô phạm hay 


92 


CÂN ĐẤU ƒƒ >L 





khuôn phép. Thiên Lâm Bảo Huấn q. I 
(Đại 48, 1010 bu) ghi: »# fl§ HÀ El: 

Hự 3 HH »ú. 3l  Z Jã Mf 1 Đi 2X. %X 
t ' ?ã BH. %1 % l ñ 
Đủ. {E  ‡Rk H J lll # j* Á #í fi JT 
#2 1À Ø 2h Ml ñR . — Anh Thiệu Vũ nói: 
Phân đạo học của sư huynh Hồi Đường 
được các thiên tăng cho là vào bậc Thây, 
thế mà ngài còn lấy đức tính tự thắng làm 
vui, lấy điều chưa thấy chưa nghe làm xấu 
hồ, để làm khuôn phép cho từng người 
hoặc khắp cả tùng lâm. Đó há là điều bố 
ích nhỏ bé sao?«. 












































CẤM ĐÔNG BẤT CẤM HẠ ‡# 4 
Chỉ cho việc tu sĩ Phật giáo thực hành chế 
độ Đông an cư (từ rằm tháng 10 đến rằm 
tháng I năm sau), tu tập ở trong tự viện. 


CẤM HẠ BẤT CẤM ĐÔNG # # # 
Chỉ cho việc tu sĩ Phật giáo tu tập trong tự 
viện vào mùa hạ (từ rằm tháng 4 đến rằm 
tháng 7), không được ra ngoài du phương 
hành cước. 


CẤM TÚC ‡# # 

1. Chuyên ở một nơi để tham thiền, không 
ra ngoài hành cước du phương. 

1. Theo nông lịch, từ rằm tháng 4 đến rằm 
tháng 7, các tu sĩ Phật giáo ở trong tự viện 
để tu tập, không được ra ngoài. 


CẨM BAO ĐẶC THẠCH 4$ ð, #‡ # 
Dùng tâm gắm đề bọc tảng đá. Tỷ dụ ngoài 
mềm trong cứng, tức chỉ cho cơ pháp của 
thiền sư bên ngoải tuy mềm mỏng nhưng 
bên trong cứng rắn. Tắc 14, 7g Dung 
lục (Đại 48, 135 hạ) ghi: »#f HỆ ## ® ?m1 





























BỊ. 4i Hỹ #ã l f? 4i: DI MỊll 3» £ RỊ 
lMU J6: 3# ð BỊ g9 SR 1H fỊ? — Có khi 














cục bông trong khối sắt, có khi tảng đá 
được bọc gám; lấy cứng thắng mêm là dể 
đương nhiên, còn việc gặp cứng liền mêm 
là thế nào ?«. 


CẨM GIANG THIÊN ĐĂNG 4# ?r 
Z Xế- 

Đăng lục, 10 quyên và mục lục 1 quyền, do 
Trượng Tuyết Thông Túy biên soạn vào 
đời Thanh, được xếp vào 7c Tạng kinh 
tập 145, trang 510. 

Tác giả sưu tập nhiều Sử truyện, ngữ lục 
của các nhà trong nhiều đời, rồi dựa theo 
thể lệ của bộ Chỉ Nguyệt lục đem các tông 
họp chung một nguồn mà chăng chia ngũ 
tông thất phái. Chủ yếu gom chép về các 
Thiền sư xuất thân từ đất Thục nhưng lại 
hoằng dương Thiền tông ở nơi khác, hoặc 
Các VỊ quê quán ở khắp nơi nhưng thượng 
đường, tiểu tham, sự nghiệp, tụng cô vả 
dựng cờ pháp ở đất Thục, cho đến các vị 
cư sĩ hộ pháp trong triều ngoài nội, các 
Cao tăng ở ấn nơi rừng núi, cơ duyên pháp 
ngữ của các thiền tăng, tính chung có trên 
1. 000 vị. Trong ấy, từ Sơ Tổ Đạt-ma đến 
đời thứ 40 sau ngài Huệ Năng có khoảng 
trên 800 vị thiền sư. 


CÂN ĐẦU § +} 
Nhào lộn. Thiền tông dùng từ này để hình 
dung trạng thái NGỘ của người tham 
thiền. Thiền Quan Sách Tiến ghi: »§É ]# 

















%®. ĐJ ĐJ H+ù. 4 f5 ® 7b 8 
3. †I fññ #ã ” ñ +1. Äl Fí % 





lệ: - Nghi tình không dứt, khẩn thiết 
dụng tâm, bắt giác cất bước, chuyển thân 
nhào lộn giữa hư không (NGỘ), rồi trở lại 
đây ăn gậy«. 


93 


CÂN THỊ !j! 





CÂN THỊ !ỳ 4‡ 

Còn gọi: Cđn bình. Ông tăng làm thị giả 
cho vị Trụ trì. Vì thị giả cần phải để ý đến 
khăn áo của thiền sư dùng hàng ngày nên 
mới có tên là Cân thị. Tiết Bạch Vân Thủ 
Đoan Thiền sư trong NĐHN dq. 19 ghi: »⁄J 


























J s5 v 7t, {K ấš J4 HỆ # lữf †# | 
‡:@ BE... thfữf2 As 





ỳ/ JR HH. — Lúc nhỏ theo việc văn 
chương, khi trưởng thành sự nương nơi 
thiên sư Trà Lăng Úc xuất gia rồi đến 
tham vấn Dương Kỳ... Trải qua một thời 
gian làm thị giả, sư từ giã đi đến Lô Sơn«. 





CẦN BA TỬ šÿ 6, ý 

Còn gọi: 8a Đầu Tử, Xuyên Cần. Chỉ cho 
Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần (1603-1135), 
Cao tăng tông Lâm Tế sống vào đời Tống. 
Do vì trên đầu của Viên Ngộ có một vết 
sẹo hình chữ ba ([1) nên trong nhà Thiền 
gọi sư là Ba Đầu Tử. 

Có thuyết cho rằng do sư xuất thân ở xứ 
Ba Tây (Thành Đô), tỉnh Tứ Xuyên, nên 
mới được gọi là Cần Ba Tử, Xuyên Cần. 


CẦN CỰU #; # 

Chức sự tăng trong tự viện, như Tri sự, Thị 
giả... sau khi nghỉ việc. Thông thường là 
những vị tham thiền đã lâu, có tư cách về 




















bồi, đã từng được hun đúc trong các lò rèn 
lớn, nên tôi mới co fay&. 


CẤP THỊ #4 4‡ 

I. Hầu hạ. Tiết Tín Tương Tông Hiển 
Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »fl] 4â ff 
Z Ã. 1 Ciñ 1í 1H 33 l ) Z # 
2. — Sư hâu hạ Tổ đã lâu, Tổ (Ngũ Tổ 
Pháp Diễn) một lòng yêu mễn.« 

2. Thị giả. Chương Tổ thứ 3 Thương Na 
Hòa Tu trong CĐTĐL q. I ghi: »'f 
( ‡l ti Đ XI fế ) {t4 EE A RI f[ IE 
2. #t ⁄* EL 4| BỊ #3 ll ÿ f Z ĐI 
&à ff.. - Tôn giả (Thương Na Hòa Tu) 
hóa duyên đã lâu, ngài muốn giao phó 
chính pháp nên từn được Uu Ba Cúc Đa ở 
nước Trả Lợi cho làm thị giả. « 




















CẬT LUẬN 3 3® 

Bàn cãi, luận bàn. rực Tổ Đại Sư Pháp 
Bảo Đàn Kinh Lược Tự: »IE H /úÄ Hs 
# HI ?š 3š HP . nỗ nấ 2 #Ê s tị! 2š Ti 
‡J (1ñ ãỉ fñÉ ) Hs - Mùng 8 tháng 
giêng, Sư gặp Pháp sư Ấn Tông, luận bàn 
lẽ huyền áo, Ấn Tông khế ngộ được ÿ chỉ 
của Sư (Huệ Năng)«. 


























CÂU ĐƯƠNG 3 # 
Giải quyết. Tổ Đường tập q. 6 ghi: »ï| !ÌI 
























































: Xà öJed J1 Mú: [ ñữ #| H 8. j8 |: 3 # 
tuôi tác. Mật Am ngữ lục ghi: »HÏ 4] †Ì 6š {P J# j§? HH Š) Mĩ BỆ " =. _ 
H. tấu: KHI A4 DJ v Ấ , ý #X 1l W‡ {† J#? HÙ El: 4# 
1riổ H., M832 1511.  mạp 3B H: A8 3t HEƯN? 

¬& +— E6 H ° ° ° ° 2» Ì—l š EI HH" ` 
4\Ù. . jñ JW lR] 1 BU \ #Ủ th + 7Ú Hi El: ñ* BỊ 3£ †E › | — Hòa thượng 














HỨ À #f Ti #€ À Mã ti Hà đất ĐỀN ĐỂ. 
#U 7) Ñli TP. — Sư mới trụ Ô Cự, lên pháp 
tòa thuyết pháp: Tôi tự dắt một người vào 
Phương trượng được năm mươi hôm rồi 
mà chưa từng cử chức Phương trượng cho 
ông ta, bởi vì trong đây có vài người cần 
cựu đêu đã từng gặp các vị Tôn tíc tiên 























Động Sơn nói: Sư đến Bách Nhan, Nhan 
hỏi: Vừa rời chỗ nào? Sư đáp: Vừa rời Hồ 
Nam. Nhan hỏi: Quan sát sử họ gì? Sư 
đáp: Không biết họ ông tai... Nhan hỏi: 
Cùng giải quyết công việc chăng? Sư đáp: 
Tự có phó quan rồi !« 


94 


CHÂN GIÁC THIỀN TỰ E # 3š #? 





CẤU 3#. ## 

Thấu suốt, lãnh ngộ. Tiết Huyền Sa Sư Bị 
trong NĐHN q. 7 ghi: »‡È i1 2 §§ J# 77 
ff HJì4. %4 MíÍ TP f ll f4. nj rh Ấb 
® 5 3. &z ì# HH ĐÈ R jã 2 1#? lá 
# JÊ? — Hôm nay tôi phương tiện giúp 
đỡ ông như thế mà ông còn chưa lãnh ngộ 
được. Nếu như tôi thuân cử dương Thiên 
tông thì ông định đặt để vào đâu? Có hội 
chăng?«. 





























CẨU TỬ PHẬT TÍNH 3#) # 3% # 
(346) 

Con chó có Phật tính. Công án nổi tiếng. 
Vào đời Đường, có vị tăng hỏi thiền sư 
Triệu Châu Tùng Thâm: Con chó có Phật 
tính hay không? Triệu Châu đáp: Không. 
X. Triệu Châu câu tử. 


CHÂM CHÙY *† 4# 

Gọi đủ: Đỉnh môn thượng nhất châm chùy. 
Lấy cây kim, cây dùi nhọn đâm vào đầu 
vào trán, ám chỉ thủ thuật của Thiền sư 
khám nghiệm học nhân hay đối phương 
xem họ có trình độ lãnh hội thiền chỉ đến 
đâu. Tiết Hoàng Bá Hy Vận trong NĐHN 
q.4 ghi: »Z 3Š ƒ7 HRI Hỹ . nề 35 ñ: TN F 
®í — lãi 3š. ff tt IRƑ] E—-#t‹. # 
4b 2? ÃII Jfñ XE, HỊ Ð) 1 Ấ$ #ã X t ® 
{Ù. -Thuở lão tăng này còn đi hành 
cước, thảng gặp một người tại chốn cỏ 
rậm, thì phải lấy dùi nhọn đâm vào trán 
hắn, nếu thấy hắn có cảm giác biết đau 
ngứa thì mới đội bao tải gạo đến cúng 
dường cho hắn.« 


















































CHÂM GIỚI TƯƠNG ĐẦU 2} 3 38 
+ 

Duyên kim cải, nghĩa là hột cải ném ra 
ghìm trúng đầu mũi kim, là một chuyện 


khó xảy ra. Nhà thiền mượn cụm từ này để 
chỉ thầy trò nhân duyên khế hợp thật đặc 
biệt hiếm thấy. Tiểu truyện Thiền Sư Tĩnh 
Lực trong TUTA ghi: »# #2 Hỹ 3š 4l 3⁄ý 
ll ã ?[ 7F JH it lò fh Hù. — Khi du 
học, sự được gặp thiên sư Đạo Huệ ở Tiên 
Dù, thây trò nhân duyên khế hợp thật đặc 
biệt hiểm thấy bèn dóc lòng nương nhờ đất 
Phật.« 





CHÂN š. § 

Chân dung. Tông Môn Võ Khó ghi: »I: YŠ 
jI lú. 1 HỆ 3 HÃ f† #í. đã #Z Ẩñl lũ 
2. ff í lỗ Eẫi Xf hi !HE J Bí s — Hòa 
thượng Chân Tịnh có khi vội vã gọi thị giả: 
Hãy đem Lão hòa thượng lại! Thị giả đem 
chân dung của Thiên sư Nam bày ra.« 












































CHÂN BA TY Ä ứ, # 

Người thật sự có đủ cái lỗ mũi. Thiền tông 
mượn từ này làm thuật ngữ để chỉ cho bậc 
Đại trượng phu thật sự đại triệt ngộ. 


CHÂN DIỄN # %† (1621-1677) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Hứa, tự Trúc 
Am, biệt hiệu Ngẫu Am, người xứ Trường 
Châu (nay là Tô Châu) Trung Quốc, nối 
pháp Mộc Trần Đạo Mân, tông Lâm Tế. 
Tác phẩm: Ngữ /„c 2 quyền. 


CHÂN ĐẠO VÔ THỂ #. :š & 3# 
Còn gọi: Chân Phật vô hình, chân pháp vô 
tướng. Đạo chân thật, không có hình thể có 
định. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ Di 


CHÂN GIÁC THIỀN TỰ š # #‡ 3 

Năm ở trung tâm thành phố Bảo Định, tỉnh 
Hà Bắc, Trung Quốc, tục gọi là »ĐÐĐại BI 
Các« do Nhữ Nam Vương Trương Nhu đời 
Nguyên xây cất. Niên hiệu Khang Hy 


95 


CHÂN HÀNH E 7 





(1662-1722) đời Thanh từng sửa chữa, 
niên hiệu Càn Long (1736-1795) sau khi bị 
hỏa thiêu xây cất lại, đổi tên là »Chân Giác 
Thiền Tự«. Sau khi cất lại nền đá cao thêm 
20m, lại thêm lan can bằng đá cẩm thạch. 
Chùa quay lưng về hướng bắc nhìn về 
hướng nam, phía trước có môn điện ba 
gian, đông tây có lầu chuông trông và hành 
lang gấp khúc lượn vòng quanh đều ba 
gian. Gác cao 3Im, ba mái, đỉnh lợp ngói. 
Trong gác có khung trang trí, xà nhà đều 
có đồ họa màu do Tô Thức vẽ. Văn nhân 
đời Nguyên là Lưu Nhân, văn nhân đời 
Thanh là Cao Quế, Trần Chính đều có đề 
vịnh. 


CHÂN HÀNH # 7 

Còn gọi: 7! chân hành giả. Chân: Chân 
ảnh của Tổ sư. Thị chân: Thị giả phục dịch 
ở Chân ảnh đường. Thị chân hành giả là 
chức vụ dưới chức Thị chân, là vị cư sĩ 
phục vụ các việc lặt vặt nơi Chân ảnh 
đường. 


CHÂN HIẾT THANH LIỄU THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC #. # :š Ý Z# Í ?# # 
Còn gọi: Ngộ Không Thiên sư ngữ lục. 
Ngữ lục, 2 quyên, do Thanh Liễu soạn vào 
đời Tống, thị giả Đức Sơ và Nghĩa Sơ cùng 
biên tập, được xếp vào Tục Tạng kinh tập 
124, trang 619. Quyền thượng vốn có nhan 
đề »Kiếp Ngoại lục«, gọi đủ là »Chân 
Châu Trường Lô Liễu Hòa thượng Kiếp 
Ngoại lục«. Nội dung gồm có: Các lời 
thượng đường, pháp yếu thị chúng, cơ 
duyên, kệ tụng, »Sùng Tiên Chân Hiết 
Liễu Thiền sư tháp minh«. do Hoằng Trí 
Chính Giác soạn, Hoa Tạng vô tận đăng 
ký, Tịnh Độ tông yếu, câu truyện giữa 
Thuyền Tử và Giáp Sơn. Quyền hạ vốn có 


nhan đề »Chân Hiết Hòa thượng Niêm 
Cổ«, là loại chú thích sớm nhất trong các 
sách chú sớ về Tín Tâm Minh. Cùng thời 
đại với Thanh Liễu có ngài Đại Huệ Tông 
Cảo cực lực đề xướng Khán thoại thiền, 
chê trách 2 ngài Thanh Liễu và Hoằng Trí 
chủ trương Mặc chiếu thiền. Thế nên, 
Thanh Liễu làm Tín Tâm Minh Niêm Cổ. 
nhằm phát huy huyền chỉ, chống lại sự chê 
bai của ngải Tông Cảo, cùng trình bày 
những sai lầm của người học đương thời 
và răn dạy những hành giả tham thiền mà 
không hiểu sự lý. Nội dung của ngữ lục 
này trình bày những cô tắc của Thiên tông, 
không giải thích về ngôn từ. 


CHÂN HÌNH # # 


Hình thể chân thật, chỉ cho thân chân thật 
vô tướng của Phật. Lâm Tế lục dẫn bài 
tụng của Phó đại sĩ (Đại 47, 550 thượng) 
ghi: » 1# 3E 5ñ lỗ. #t TH 79 RJ: - 
Có thân chẳng phải là giác thể, vô tướng 
mới là Chân hình«. 



































CHÂN HUỆ #' ‡ (1522-1567) 


Thiền tăng đời Minh, họ Phù, hiệu Ngu 
Xuyên, người xứ Trĩ Thành, Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Ngọc Chi. Tác phẩm: 
Ngu Xuyên Cảo. 


CHÂN KHẢ # 5T (1543-1603) 


Thiền tăng đời Minh, họ Thâm, tự Đạt 
Quan, hiệu Tử Bách Lão Nhân, Hám Hám 
Tử, Hám Hám Đà, người xứ Ngô Giang 
(nay thuộc Giang Tô) Trung Quốc. Tác 
phẩm: 7 Bách Tôn Giả Toàn tập 30 
quyền, Biệt tập 4 quyền, Trường Tùng Nhự 
Thoái 2 quyên. 


96 


CHÂN KIM PHỐ š + $ằ 





CHÂN KHẢI . #& 

Thiền tăng đời Minh, nối pháp Thiền sư 
Viên Ngộ, tông Lâm Tế. Tác phâm: Tịch 
Vọng Cứu Chính. 


CHÂN KHÔNG #. # (1045-1100) 

1. Thiền tăng đời Lý, thuộc thiền phái Tỳ- 
mi-đa-lưu-chi đời thứ 1ó. Sư họ Vương, tên 
Hải Thiềm, quê làng Phù Đồng huyện Tiên 
Du, miền Bắc Việt Nam. Sư từng trụ các 
nơi: Chùa Tĩnh Lự núi Đông Cứu, chùa 
Chúc Thánh núi Phố Lại, chùa Bảo Cảm. 
Kệ thị tịch: 

1b 2 Hữ # dị Hữ5 

ZI JÑ IX #e 3M ⁄2 3 

À A8 HH ẤM R 3# 

#ï f4 # J3 1ñ £¿ 2 

Diệu bản hư vô minh tự khoa 

Hòa phong xuy khởi biến ta bà 

Nhân nhân tận thức vô vi lạc 

Nhược đắc vô vi thủy thị gia«. 

»Diệu tính rỗng rang rõ tự bày 

Gió lành chan rãi khắp ta bà 

Mọi người đêu biết vui siêu thoát 

Nếu được vô vi mới phải nhà«. 

2. Thiền viện nằm trên sườn ngọn núi Lớn 
(Tao Phùng Sơn), thuộc phường 6, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt 
Nam. Muốn lên thiền viện du khách từ 
đường Lê Lợi rẻ lên đường Viba độ 500 m 
có đường tẻ bên phải đi thêm 700 m đến 
nơi. Thiền viện mang tên một thiền sư Việt 
Nam sống vào đời Lý (thế kỷ XI và do 
Hòa thượng Thích Thanh Từ tạo lập vào 
tháng giêng năm 1970, là cái nôi của Thiền 
tông Việt Nam vào cuối thế kỷ XX. Tiền 
thân của nó là Pháp Lạc Thất, được xây cất 
vào tháng 4 năm 1966, toàn bằng cây lá. 
Hòa thượng Thanh Từ đã ân tu tại đây cho 
đến ngày mông 8 tháng chạp năm 1969 thì 





















































ngài ra thất và thành lập thiền viện Chân 
Không để tiếp độ Tăng Ni... Toàn thể 
khuôn viên nằm trên diện tích khoảng 2 
mẫu, hướng đông giáp miếu bà Sùng 
Chính nhìn xuống mặt đường Lê Lợi, 
hướng tây giáp rừng đến đỉnh núi tức sau 
lưng chùa là vách núi, hướng nam giáp 
rừng hoang-đối mặt chênh chếch hướng 
nam là ngọn núi Nhỏ- -hướng bắc giáp vườn 
cây và đường lên thiền viện. Từ cổng tam 
quan bước vào, du khách sẽ gặp ngay thiền 
viện ni, theo tam cấp của đồi sứ quý vị sẽ 
đến Nhà khách. Từ Nhà khách theo đường 
Tiêu Dao đề đến đồi Tự Tại, đứng trên đồi 
có thể nhìn thấy bao quát thành phố Vũng 
Tàu; xoay ngược tầm mắt vào núi, du 
khách sẽ thấy ngôi chính điện sừng sững 
uy nghiêm giữa rừng tràm xanh mát. Qua 
một khoảng sân hoa kiếng là đến một tòa 
nhà 2 tầng: Bên dưới là Tổ đường và Trai 
đường, bên trên là Tăng đường và phòng 
của Hòa thượng Viện trưởng. Sau Trai 
đường là nhà bếp. Từ đây có đường Đại 
Mai dẫn lên khu thiền thất. Khu vực này 
được khởi công xây dựng vào năm 1973, 
đầu tiên là thất Hòa thượng Viện Chủ (cũ) 
rồi đến thất của Hòa thượng Bửu Huệ và 5 
ngôi thiền thất của chư tăng khóa I & II. 
Hiện tại thiền viện Chân Không đang trong 
giai đoạn trùng tu, khởi công từ mùng 4 
tháng 8 năm Đinh Hợi (1995) đến nay sắp 
hoàn thành. 


CHÂN KIM PHỐ # + 4ï 

Tiệm bán vàng ròng. Thiền tông mượn từ 
này làm thuật ngữ để khen ngợi sự mở 
rộng Thiền phong. Tiết Dược Sơn Duy 
Nghiễm trong 7ổ Đường tập ghi: »ff 
H8, Ñ Lấấ, HH 1Ä # R ® 
9v. ìL PH X¿ ÄX Ế ĐlỦ s — Một hôm sư 



























































97 


CHÂN KIM THẤT SẮC 4+ Z#* #, 





viết thu, trong thự nói: Thạch Đầu là tiệm 
bản vàng ròng, còn Giang Táy là tiệm bán 
tạp hóa«. 


CHÂN KIM THẤT SẮC # + +% ở, 
Vàng ròng mất màu. Thiền tông mượn cụm 
từ này làm thuật ngữ để chỉ cho người tu 
thiền ngộ đạo có huyền cơ diệu dụng linh 
hoạt, thậm chí có thể làm cho vàng ròng bị 
mất màu. Người đạt đạo có cơ dụng nhanh 
khéo, sống động, có thể quở Phật bác Tổ, 
hoặc nắm chặt một vật, hoặc buông đi tất 
cả, hóa thân vàng một trượng sáu thành 
một cọng cỏ. Tắc 31, Bích Nham lục (Đại 
48, 170 thượng) ghi: »]# ƒƒ tU.. }u lễ 7E 
%. ft tt. R @ XÃ. -— Lác 
buông thả thì gạch ngói sảng ngời. Khi 
năm chặt thì vàng ròng mắt màu«. 





CHÂN NGUYÊN #š 3 (1647-1726) 
Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Lâm Tế đời thứ 36, nối pháp Thiền sư 
Minh Lương. Sư họ Nguyễn tên Nghiêm, 
tên chữ là Đình Lân, hiệu Tuệ Đăng, quê ở 
làng Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 
Dương, miền Bắc Việt Nam. Sư trụ trì 
chùa Long Động và chùa Quỳnh Lâm, là 2 
ngôi chùa lớn của phái Trúc Lâm. 

Kệ thị tịch: 

ä ## 2} HH † — lữ 
LH †È fE  ñ 
ý § Mế H R ?§ lử 
l§ ÈŠ ẤM Eñ 1E 3M ẨïI 
»Hiên hách phân minh thập nhị thì 
Thử chi tự tính nhậm thi vi 

Lục căn vận dụng chân thường kiến 
Vạn pháp tung hoành chính biến tri«. 
»Bày hiện rõ ràng được suốt ngày 
Đáy là tự tính mặc phô bày 

Chân thường ứng dụng sáu căn thấy 


ym 


` 















































Muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay«. 
Tác phẩm (Về Thiên) có: 

— Thiên tông Bản Hạnh. 

— Thiên Tịch Phú. 


CHÂN NHẠC X #* 
Thiền tăng đời Minh, họ Không, tự Ngũ 
Phong, người xứ Sơn Đông, Trung Quốc. 


CHÂN PHONG ĐỘ THƯỢC . #L 
##® 

Ống thụt lửa của thợ rèn. Thiền tông mượn 
cụm từ này làm thuật ngữ để chỉ cho bậc 
sư gia sử dụng thủ đoạn khốc liệt, hành vi 
tàn nhẫn đề rèn luyện người học trở thành 
pháp khí, cũng như người thợ rèn dùng ống 
thụt lửa để rèn thanh sắt làm thành món đồ 
hữu dụng. Bài tụng trong tắc §6, 7g 
Dung lục (Đại 48, 283 thượng) gÌ1: 
?3L1U2 #8. TT HZ f§ 
I MÁ JÈ jã.. ý BÉ 7š Ni. 

»Cửu bao chỉ sồ, thiên lý chỉ câu 

Chân phong độ thược, linh cơ phát xu« 





»Chim đu lông cánh, ngựa hay ngàn dặm 
Thủ đoạn bậc thây, khởi động máy linh«. 


CHÂN QUÁ # i8 

Cảnh giới đại triệt đại ngộ. A1 đạt đến cảnh 
giới này thì nhất định đã vượt qua cảnh 
giới của hàng Hữu học Vô học. Tắc 44, 
Bích Nham lục (Đại 48, 180 hạ) ghi: »Äï 
II 3E šE 3: đã ñH Z lH. Ấ8 S2 ñH 
Z Bị. 11W — ñ. &Ñ HÌỖU. — 
Hòa Sơn dạy rằng: Tập học gọi là Nghe, 
tuyệt học gọi là Gần, qua được hai thứ đó 
gọi là Chán quá«. 


CHÂN THANH # :Š (1537-1593) 
Thiền tăng đời Minh, họ La, tự Tượng 
Tiên, người xứ Tương Đàm (nay thuộc Hồ 


o8 


CHẤN PHONG THÁP ‡£ B{ ‡š 





Nam) Trung Quốc, nối pháp Hòa thượng 
Bảo Châu. 


CHÂN THẬT NHÂN THỂ § ® ^. 


bả 


Còn gọi: Chân thật thể. Bất cứ ở đâu, lúc 
nào cũng đều có thể sống hoàn toàn với 
bản lai diện mục của chính mình. Thuật 
ngữ này còn biểu thị ý nghĩa Phật pháp 
hiển bày không giấu giếm. Tiết An Quốc 
Huệ Cầu trong Cảnh Đức Truyên Đăng lục 
(Đại 51, 372 hạ) ghi: »f [| Ƒ # 3:: H 
l 2c Hị ì. 5 Ƒ 27 1H 2# & R ff ` 
lv. HH lR ld TẾ 3 Jš? — Sư hỏi Viện 
chủ Liễu: Như Tiên sư nói: Khắp mười 
phương thế giới là chân thật nhân thể. Ông 
có thấy tăng đường chăng?« 
































CHÂN THÂU BẤT BÁC KIM  # 
ll + 

Thau không đổi được vàng. Chân thâu: 
Thau, là kim loại có lớp vỏ bên ngoài rất 
giống vàng nhưng giá trị của nó không 
bằng vàng nên không thay thế cho vàng 
được. Thiền tông dùng cụm từ này làm 
thuật ngữ để chỉ rõ: Trí và ngu, Chính và tà 
có giá trị khác nhau và không thay thế cho 
nhau được. 


CHÂN THIỂN 1š ## (1916-) 

Tăng nhân hiện đại, họ Vương, tên Hạc 
Thọ, người huyện Đông Đài tỉnh Giang 
Tô, Trung Quốc, đệ tử của pháp sư Ứng 
Từ. Tác phâm: Ngọc Phật Trượng Thất 
tập, Luận văn »Bồ-đề-đạt.ma đích sinh 
bình hòa Thiền pháp«. 


CHÂN TỊCH X #ï (?-820) 
Thiền tăng đời Đường, nối pháp Mã Tổ 
Đạo Nhất. 


CHÂN TRUNG . Ÿ (?-1627) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tôn, tự Quýnh 
Tuyên, người xứ Hải Ninh (nay thuộc 
Chiết Giang) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Thiên Tùng. 


CHÂN TRUYỀN 'Ä 4# (1625-1678) 
Thiền tăng đời Minh, họ Lý, hiệu Mật Ấn, 
người xứ Tự Châu (nay là huyện Nghi Tân, 
tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Linh Ấn Ấn Văn, tông Lâm Tế. 
Tác phẩm: Äệ( ẩn Thiên sư ngữ lục 12 
quyền. 


CHẤN LÃNG 3# ở 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thạch 
Đầu Hy Thiên, pháp hệ Thanh Nguyên. 
Người đời gọi sư là »Tiểu Lãng Thiền sư. 


CHẤN PHONG THÁP ‡#£ #\ 3š 

Tháp nằm trong Nghinh Giang Thiền Tự, 
thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, Trung 
Quốc, xây dựng vào niên hiện Long Khánh 
thứ 4 (1570) đời Minh. Tháp là kết cấu 
gạch đá bảy tầng theo kiểu lâu các, cao 
khoảng 70m, mỗi tầng đều có treo linh 
đồng, gió thối linh kêu giòn giã vui tai. 
Trong tháp có khắc nổi 600 tượng Phật, bia 
khắc có 51 tắm. Trong tháp có bậc thềm đi 
vòng vẻo lên đến đỉnh tháp. Cửa mỗi tầng 
biến hóa phức tạp, bên ngoài mỗi tầng đều 
có lan can bằng đá bao quanh. Mỗi tầng 
thân tháp có đặt đèn lồng, giống như một 
tháp đèn hiệu dẫn đường cho tàu thuyền. 
Cổ nhân có làm thơ vịnh tháp này như sau: 
»Bát diện lăng không bát diện song, nguy 
lan thất cấp mạt tà dương. Điểm nhiên 
bách bát đăng khám hỏa, chỉ dẫn thiên 
phảm dạ cánh hàng.« (Tám mặt chọc trời 
tám mặt song, lan can bảy cấp xóa tà 


99 


CHẤN XÚC 3£ #8 





dương. Thắp trăm linh tám ngọn đèn tháp, 
dẫn dắt thuyền bè vượt qua đêm. ) 


CHẤN XÚC 3£ #3 

Còn gọi: Trảnh xúc. Đụng phải, chạm phải. 
Tiết Dược Sơn Duy Nghiễm Thiền sư 
trong NĐHN q. 5 ghi: »‡H lñ H #⁄ f# 
ñỆ v 2t {1 HỊ XS tủ 2K. ĐJ 2i BÙ #3. 

#* #W JE ÍllJ . — Tổ sư chỉ bảo giữ gì, nếu 
tham sân sỉ khởi lên thì cần phải đê phòng, 
chớ cho đụng phải. « 

















CHẤP PHẤT BÍNH ‡tÈ 3‡ 3s 

Chỉ vị Trụ trì tự viện thuyết pháp cho đại 
chúng nghe. Bài »Tự Tự« của bộ Nhán 
Thiên Nhãn Mục ghi: »‡ï }kE 3\ }} ‡M Tu 
Hi {7 #í. 2k 4: HỊ # Đ1 3š 2 2l IE 
1. #í ñW MỸ bÑ #. /Ù it HH Hj, — 
Nếu sư làm Trụ trì tự viện thuyết pháp cho 
đại chúng nghe thì y cứ theo thầy của 
mình. Ngoài ra bởi không phân biệt được 
tà chính nên hỄ người nào học rộng nghe 
nhiêu tất được sư ấn khả«. 




















T 


























CHI CHUẨN #4 + 

Còn gọi: Cjỉ nghĩ, chỉ khiển. Ứng phó, đối 
phó. Tiết Diên Khánh Khả Phục Thiền sư 
trong NĐHN q. 16 ghi: »ử] Z2 #H Bị, 3š 
Z2 3š ĐỊ. 24 ØÃ ĐH ðš 1H 2 lữ. 1 fJ 
1K ï? — Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện 
Hán. Chọt khi Hỗ Hán cùng đến thì làm 
sao đối phó?« 

















CHI ĐỀ TỰ š ‡£ 3 

Còn gọi: Hoa Nghiêm Tự. Chùa nằm ở mặt 
Tây núi Chi Đề, huyện Ninh Đức, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc. Niên hiệu Khai 
Bảo thứ 4 (971) đời Tống, Ngô Việt 
Vương Tiền Thúc sáng lập. Đời Tống gọi 
là »Ùng Hy Tự«, Thiền sư Biện Long tông 


Pháp Nhãn trụ chùa này. Vào niên hiệu 
Thiệu Hưng thứ 28 (1158) khi Lục Du 
nhậm chức Chủ bạ ở Ninh Đức cũng đến 
dạo chơi chùa Chi Đề và có làm bài thơ 
»Ùng Hy tự đữ tăng dạ thoại Z É§ ŠSƑ El 







































































{l! †⁄ ññ«: si 4i ÂRJ l f5 Ãã úã.. EH HR 
l 1# & 1l #. ‡k ñj 4 ZI ẤI ? ƒ#Ú . 
BỊ ÿ§ 7E ä# H #X. lR ñƒỤ # # fỊ 
ã. Ili Hh 2š 3X 4 HH &‹ ŸX ñHÀ 2K 7ẾỈ 
1Ð lÍ H. Ñ H šš Đặ 4# f#JH ??. Cao 








danh mỗi quán Tập Tạc Xi, cự nhãn thích 
phùng Hữu Độn Lâm. Cộng thoại bất tri 
hồng chúc đoản, đối sàng không đàm bạch 
vân thâm. Nhãn tiền chung cổ hà tăng ẩn, 
táp địa hào quang bất dụng tầm. Dục thức 
thiên quan chân diện mục, điều đề viên tiếu 
tông tri âm.« (Cao danh thường quen Tập 
Tạc Xỉ, Cự nhãn vừa gặp Hữu Độn Lâm. 
Cùng nói chẳng hay đuốc hông ngắn, đôi 
giường nói rồng mây trắng sâu. Chuông 
trồng trước mặt chưa hệ ấn, hào quang 
khắp đát chăng cần tìm. Muốn biết thiên 
quan chán diện mục, chim kêu vượn hú 
thảy trí âm). Đầu nhà Nguyên chùa bị phá 
hủy bởi binh lửa, Nguyên Thế Tổ sai tăng 
trùng tu, trải qua lŠ năm mới xong. 
Khoảng niên hiệu Vĩnh Lạc (1403-1424) 
đời Minh triều đình sai Thái giám Chí Sơn 
G1an xây cất đại điện, ban cho tắm biển 
»Hoa Tạng Tự«. Đời Minh chùa Chỉ Đề 
đứng dưới 30 tự viện, đây là thời kỳ hưng 
thịnh nhất. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 25 
(1597) vua ban tặng một tòa bệ ngàn Phật 
Tỳ lô đúc đồng pha vàng đặt giữa đại điện. 
Bệ Phật hình tròn hai tầng rỗng ruột, cao 
hơn 2m, nặng hơn 1000 cân. Tầng đáy 
xung quanh tòa có 20 vòng, mỗi vòng nở 
ra hoa sen 50 cánh, mỗi cánh khắc nổi một 
tượng Phật nhỏ cao 6 cm. Tầng trên đặt 
tượng Tỳ lô giá na Phật, đầu đội kim quan, 


100 


CHÍ 3š 





tay cầm »Tỳ lô«, là tư thế tọa thiền nhập 
định, đến nay vẫn xanh vàng rực rỡ. Kiến 
trúc tự viện gồm có Đại hùng bảo điện, 
Thiên vương điện, Tổ sư điện, Già lam từ, 
Tàng kinh các, Cổâ lâu, Trai đường, Sơn 
môn. Đại hùng bảo điện do Hòa thượng 
Đại Thiên phụng chỉ xây dựng lại vào niên 
hiệu Vạn Lịch (1573-1620) đời Minh. Đại 
điện bố cục nghiêm chỉnh đoan trang, 
rường cột khắc họa tỉnh mỹ tuyệt luân. 
Trên sơn môn có treo tắm biển »Thiên Hạ 
Đệ Nhất Danh Sơn«, do vua nhà Minh ban 
tặng. Xung quanh chùa điểm xuyết điện 
các môn lâu, đình kiều cung quán, vàng 
xanh rực rỡ, rừng núi tôn vẻ đẹp cho nhau. 
Trong kinh Hoa Nghiêm có câu: »Chưa 
đến Chi Đề uống làm tăng«, cho nên tăng 
lữ khắp mọi nơi đều lên núi chiêm bái, lúc 
thịnh nhất chư tăng ở đây hơn ngàn người. 
CHI ĐƯƠNG 3 # 

Ứng phó, gánh vác. Tiết Khai Thiện Đạo 


Khiêm Thiền sư trong NĐHN dq. 20 ghi: 
»Bïj #£ Il 3X #ñ ñl El: 3xš 'H H # JR 


























. 1 đãi # ÍÃ. H1 1 ft l # fR 
#®”34. f4 Zi HH 23 3% ï{.. - Thiên sư 
Khai Thiện Đạo Khiêm nói: Việc giữa 


đường có thể thay thế, ta sẽ hết lòng thay 
cho ông, nhưng có năm việc mà ta không 
thể thay cho ông được, ông phải tự mình 
gánh vác«. 


CHI HÀ ‡ #‡ 

Còn gọi: C?¿ khiển. Ứng phó, đôi phó. Tiết 
Huyền Sa Sư Bị Thiền sư trong NDHN q. 
7 ghl: »44 ZR 4t ?ñứ #4 #8 f#lJ 2E. lR H 
mm U v LỆ bu fW bú v Íấấ JŠŠ HỆ | ŸŸ X 
fv HH 2E ẤR HỨữừ 7X JHÍ.V Ä s1 
Thiên sư Huyễn Sa Sư Bị nói: Chọt quỷ vô 
thường giết người đến, tai mắt bị dối lừa, 





















































chấp lấy thân mạng là thật. Chính khi ấy 
đổi phó với cải chết giông như con rùa còn 
sống bị lột mai, rát khô l«. 


CHI KHIỂN š :# 

Ứng phó, đối phó. Tiết Đại Tùy Nguyên 
Tĩnh Thiền sư trong NĐHN dq. 19 ghi: »Z#! 
15 Xt fÈ 4 M JK 2ð. XE  ®# # 
1Ä? - Chợt gặp kẻ giết Phật giết Tổ đến, 
phải làm sao đối phó?« 





CHI NGÔ 3 # 

Gắng sức, đối phó. Tiết Long Môn Thanh 
Viễn Thiền sư trong NĐHN q. 19 ghi: »ÍlJ 
t KH ñH HE [] ấÉE ấ BHÈ bị 
H: ... #f#f£A fí##jtt. 
#⁄Š ñ,v ĐM ah {H X ỦHU đế v 4 SP 
% , TH ff ồ ?í. — Sư từng đề lên 
vách Diên thọ đường của chùa Long Môn 
nhự sau ... Kỳ thực là khiến cho người biết 
rõ chỗ sinh tử, mà kiến giải thì nhiễu, giác 
ngộ lại í. Người bệnh nhẹ vào nhà này, 
chẳng ép buộc phải gắng sức, liên có bố 
ích.« 




































































CHÍ ‡‡ 
Lời dự đoán. Tiết Long Hưng Tông Tịnh 
Thiên sư trong NĐHN q. 7 ghi: »Š”* 





















































3á HH 3H — HỆ ?J ñ.. lệ ( j8 í lệ II 
Mú ) Hã lí ñữ El: 3# ñỊ # ft: l # T 
LSP nÊNk X3 ƒ 1H. lữ TẾ il 
IH ƒ. ft: 7S 3E B. ?Š + ấn jú lế HH 
SẼ + HT: N NH 7 

















‡#. 3 1l ý lỆ Đ† đề . — Sư từng ở nơi 
pháp đường để lộ cánh tay cuỗn cuộn bắp 
thịt, Tuyết Phong nhìn thấy mà thọ kỷ 
rằng: Ngươi về sau trụ trì có ngàn tăng 





— Chung nhưng không có một vị tăng hành 


cước. Sư hồi lỗi trở về Chiết Giang, trụ 
viện Lục Thông, Tiên Vương ra lệnh bảo 


101 


CHÍ ÂN œ 





sư ở chùa Long Hưng, có hơn ngàn tăng 
chúng, nhưng chỉ có ba người đô đệ học 
giảng tụng, quả đúng như lời dự đoán của 
Tuyết Phong.« 


CHÍ ÂN & „#8 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp thiền sư 
Bạch Long Đạo Hy. Sư trụ Linh Phong, 
Phúc Châu. 


CHÍ CẦN +& # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Hứa, người xứ 
Trường Khê (nay là huyện Hà Phổ, tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc, nối pháp Trường 
Khánh Đại An. Sư trụ núi Linh Vân, Phúc 
Châu nên còn được gọi là Thiền sư Linh 
Vân. 


CHÍ CHÂN THIỀN SƯ # t 3# Éặ 
Thụy hiệu của thiền tăng Trí Thường, đời 
Đường. X. Trí Thường. 


CHÍ ĐẠO +. ‡š 

Thiền tăng đời Đường, người xứ Nam Hải 
(nay là Quảng Châu) Trung Quốc, nối 
pháp Lục tổ Huệ Năng. 


CHÍ ĐOAN &: 3# (892-969) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Du, người 
Phúc Châu, Trung Quốc, nối pháp thiền sư 
An Quốc Hoằng Đạo. Sư trụ viện Thụy 
Phong núi Lâm Dương. 


CHÍ ĐỨC ĐẠI SƯ # jš % f# 
Hiệu của Thiền tăng Quang Tự đời Ngũ 
Đại. X. Quang Tự. 


CHÍ HÃN + #£ 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Chí Nguyên. 


CHÍ MINH # #] 

1. Thiền tăng đời Nguyên, (1230-1315), họ 
Hoàng, tự Thiết Cảnh, người xứ Phúc 
Đường (nay là huyện Phúc Thanh, tỉnh 
Phúc Kiến), Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Yến Khê Văn. 

2. Thiền sư Trung Quốc, sống vào đời 
Kmm, người An Châu (nay là huyện An 
Tân, tỉnh Hà Bắc) họ Hác, tự Bá Hôn, hiệu 
Thác Am, Lạc Chân Tử. Sư xuất gia thụ 
giới với ngài Hương Lâm Tịnh. Sau, sư 
tham yết ngài Thắng Tĩnh Phổ và được nối 
pháp. Sư trụ chùa Thiếu Lâm, núi Tung 
Sơn, được người đời gọi là Thác Am Chí 
Minh. Năm 1125, sư sưu tập những bài 
tiêu sử nói về công hạnh và đức nghiệp của 
Chư gia trong thiền lâm để soạn thành bộ 
Thiển Uyển Mông Cẩu, còn gọi là Thiên 
Uyến Dao Lâm (Vườn Thiên Rừng Ngọc) 
gồm 3 quyên, là sách tham khảo quan 
trọng giúp người mới học biết rõ đường 
hướng tu hành. 


CHÍ NGUYÊN + #, 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Thạch Sương Khánh Chư, pháp hệ Thanh 
Nguyên. Thụy hiệu »Viên Tịnh Đại Sư«. 


CHÍ NHÂN + 4= 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên-đầu 
đời Minh, họ Ngô, tự Hành Trung, hiệu Hy 
Di Tâu, Đạm Cư Tử, người xứ Bà Dương 
(nay là huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Hạnh 
Đoan, tông Lâm Tế. Tác phẩm: Đạm Cư 
Cáo. 


CHÍ NHÀN + BÄ (?-895) 
Thiền tăng đời Đường, họ Sử, người xứ 
Quán Khê (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) Trung 


102 


CHÍ VIÊN HÒA THƯỢNG MỘ THÁP äš 3# #iI lú 3š 1# 





Quốc, nối pháp Thiền sư Nghĩa Huyền, 
tông Lâm TẾ. 


CHÍ ÔN +: ¿# (1217-1267) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Hác, tự Kỳ 
Ngọc, hiệu Toàn Nhất, người xứ Hình 
Châu (nay là huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc) 
Trung Quốc, nối pháp tông Tào Động. 
Thụy hiệu: Phật Quốc Phổ An Đại Thiền 
SƯ. 


CHÍ PHÙNG + :# (909-985) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Dư 
Hàng (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung 
Quốc, nối pháp Quốc sư Đức Thiều, tông 
Pháp Nhãn. Ngô Việt Vương ban hiệu 
»Phồ Giác Thiên sư «. 


CHÍ SIÊU ¿š 3# 
Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Vân Cư Thanh Tích, tông Pháp Nhãn. 


CHÍ THÂN # 3} 

Chỉ cho tự tính. 7ín Tâm Minh Tịch Nghĩa 
Giải của Thiền sư Trung Phong Minh Bản 
ghi: »Hli Hš ft H. “2© #l Ất f. 3 š 
JX. Kế BE 2 fủ fl ĐT nñB TH Z 
BÉ. — Sư Khoáng không lỗ tai, Tự tính 
không bản thể, nguồn linh không có đáy, 
Đạt-ma truyền tủy đâu thể được«. 










































































CHÍ THÀNH +: 3 

1. Thiền tăng đời Đường, người xứ Thái 
Hòa (nay thuộc Giang Tây) Trung Quốc, 
nối pháp Lục tổ Huệ Năng. 

2. Thiền tăng thời Pháp thuộc (1861-1933), 
thuộc tông tông Lâm Tế. Sư tên Nguyễn 
Văn Hiển, con của Hộ quốc Công Nguyễn 
Công Thành, người xã Viên Sơn, huyện Di 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Sư là 


người đích thân ủng hộ và vận động Phật 
tử giúp đỡ cho Hội Nam Kỳ Nghiên cứu 
Phật học. 


CHÍ TRIỆT & 
Thiền tăng đời Đường, họ Trương, tên 
Hành Xương, nối pháp Lục tổ Huệ Năng. 


CHÍ TRUNG 3: #: 
X%X: Huệ Trung. 


CHÍ VĂN &: % (935-995) 

Thiền tăng đời Đường, họ Hứa, người 
Thủy Hưng, Quảng Đông, Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư Chí Tường làm truyền 
nhân tông Vân Môn đời thứ 3. 


CHÍ VIÊN +: 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Cảm Đàm Tư Quốc. Nam Đường Chủ ban 
cho hiệu »Hiễn Giáo Đại Sư. 


CHÍ VIỄN ,š :‡š (768-844) 

Thiền tăng đời Đường, họ Tống, người 
Nhữ Nam (nay là chỗ giáp ranh giữa huyện 
Diệp và huyện Bảo Phong thuộc Lổ Sơn, 
Hà Nam), Trung Quốc. Sư nối pháp thiền 
sư Trí Như, làm truyền nhân tông Hà 
Trạch đời thứ 4, trụ trì chùa Đại Hoa 
Nghiêm ở núi Ngũ Đài (tại Sơn Tây) 


CHÍ VIỄN HÒA THƯỢNG MỘ 
THÁP ¿š :š #z i š 34 

Năm trong quần thể tháp phía sau đại điện 
chùa Phật Quang thuộc Ngũ Đài Sơn, tỉnh 
Sơn Tây, Trung Quốc. Tháp được xây vào 
niên hiệu Hội Xương thứ (844) đời Đường, 
là mộ tháp của Hòa thượng Chí Viễn, đệ tử 
của ngài Thần Hội. Tháp xây gạch, phần 
dưới là tòa Tu-di hình bát giác cao lớn, 


103 


CHÍ CAN CHÂM CHÙY Ÿ‡£ #£ ‡† #É 





giống như tòa Tu-di cao lớn của tháp Thiền 
sư Tịnh Tạng, thấp Thiền sư Phiếm Chu. 
Trên tòa Tu-di là thân tháp hình chiếc bát 
úp. Bốn mặt chiếc bát úp đều có xây một 
cửa giả, cửa hình vòm, má cửa và ngạch 
cửa làm bằng đá, nay đã bị hư hại. Trên 
đỉnh thân tháp hình chiếc bát úp vốn có 
thấp sát, hiện đã bị phá hủy, hình thù gốc 
không ai biết rõ. Song sát tòa vẫn còn là 
tòa Tu-di hình bẹt. Tháp cao khoảng 5m 
tạo dáng trong sáng, hình thể đẹp đế thanh 
tú. Tháp đời Đường này chỉ còn trong 
nước có giá trị nghiên cứu quý báu. 


CHỈ CAN CHÂM CHÙY 3# # 2† # 


Những phương pháp mà bậc thầy sử dụng 
khi tiêp hóa người học. Đang lúc Thây chỉ 
dạy, hoặc dùng ngón tay (chỉ) như ngón 
tay của ngài Câu Chị, hay dùng cây sảo 
(can) của tông Lâm Tế, hay dùng cây kim 
(châm) cây dùi (chùy) để đâm vào đầu vào 
trán của học nhân nhăm khám nghiệm trình 
độ lãnh hội Phật pháp nơi họ. Phổ Khuyến 
Sụ Thiển Nghỉ (Đại 82, 1 trung) ghi: »ŸJU 

5 ñh †H “Ẽ ?| 3 Z đã lk. '® Đh ® HỆ 
Hệ > HỆ „. 6 RỊ Hị 2} JIỊ Z ĐT Ñ ## 
1H. — Lại nữa, cách chuyển cơ dùng Chỉ 
Can Chám Chùy (ngón tay, sào, kim, đùi) 
hoặc nêu lên sự khế chứng bằng tát, đám, 
đánh, hét mà trí suy nghĩ phán biệt chưa 
thê hiểu biết được«. 











CHÍ CHÚ 3# ;+ 
Chỉ trích, bình nghị. Bích Nham lục quyền 





















































1 ghi: »J 3š [ H lí Ø H lH ñÈ | Rú & 
BE BỤ. TỈ š #| Jt 7R Z #2. ÄI 
th l ÍfS 1. Hấ T #2 TI kit#t 











{l.. — Nhưng cảnh giới Nhật Diện Phật 
Nguyệt Diện Phật này rất khó thấy được. 
Tuyết Đậu đến đây cũng khó tụng ra chô kì 


diệu. Song vì sư đã thấy thấu suốt nên đem 
hết sức bình sinh công phu ra bình nghị«. 


CHỈ DOANH ĐẮC NHÃN TÌNH 
DÃ LẠC ĐỊA # #& ## !# nš #, 3# >ử, 

Chỉ còn đôi mắt cũng bị mù. Do chăng 
hiểu Phật lý, lầm giảng nói Phật pháp mà 
bị quả báo rụng lông mày, râu ria, hơn nữa, 
đôi mắt cũng bị mù. Tắc 8, Bích Nham lục 














(Đại 48, 148 trung) ghi: »šŠ # # 2K ZR 
#2: — MÙUI# Ñ Du 5B ñh ấn C ĐH 
LH § mfẩ ? ) 3# 3š mJB 6 ft 
##? ( H m ƒ8 HR Hể 1U ï# Hù #1 #x ƒL 

















l2 Ƒ. ) - Cuối hạ, Thúy Nham dạy 
chúng: Một hạ đã qua, tôi nói cho các 
huynh đệ nghe (Mở miệng đâu biết nói gì?) 
Hãy xem lông mày Thúy Nham ở đâu? 
(Chỉ còn đôi mắt sáng cũng bị mù và lỗ 
mũi cũng mất nót)«. 


CHỈ ĐẮC NHẤT QUYẾT *# R # — ?* 
Chỉ còn một cái chốt cửa. Xe vốn chỉ 
cho cái chốt cửa bằng gỗ, thông thường 
muốn gài cửa phải dùng một cặp mới có 
tác dụng. 

Thiền tông dùng cụm từ này làm thuật ngữ 
để chỉ cho người mới chứng đắc có một 
nửa, hoặc sự hiểu biết có một nửa, chưa thể 
dùng được. Tắc 6, ước b7 lực (Đại 











48, 231 thượng) ghi: - dế 4jÀ lMỊ tị ĐH 
jmẽ TT. „ R % HỆ < 
TH ĐÈ C H fữ — T — Đường đường 

















quét sạch nẻo ngữ ngôn (một phen chết đi 
chăng sóng lại. Nên cười ông lão thành 
T)-da (chứng đặc chỉ có một nửa)«. 


CHỈ ĐẦU HỮU NHÃN ## 5ñ 2ï f# 

Đầu ngón tay có mắt. Thuật ngữ hình dung 
cho sự khai thị sáng suốt. Tắc 42, Bích 
Nham lục (Đại 48, 178 trung) ghi: »Ì#ƒ ý 


104 


CHỈ NGUYỆT LỤC ‡# H $# 























ï.N.s #®#4 hỊ gã € ##t BÀ jl ìR. †H 
ĐH 4ƒ lÍÑ. ) — Mảnh mảnh tuyết trắng, 
chẳng rơi đâu khác (tự nhiên sinh sự, 
nhưng vẫn là một cách khai thị sáng 
suÕ«. 














CHỈ ĐÔNG CHỈ TÂY 3# % 3# #% 
Hành động hay lời nói lòng vòng, quanh 
co. CĐTĐL q. 8 (Đại Š1, 258 thượng) ghi: 
»ũl 4: 4 H i§ W 1f. Éí F 2? 
ll Z& ! — Sư (Triệu Châu) nói: Chẳng 
cân nói quanh co, hãy ngay nơi bản phận 
sự mà nói coil« 


























CHỈ ĐÔNG TÁC TÂY ‡# $ 4£ # 

Còn gọi: C? đồng hoạch táy. Cho hướng 
Đông là hướng Tây. Chỉ cho sự hiểu lầm 
chân lý. Tắc 18, Bích Nham lục (Đại 48, 
157 hạ) ghi: »Ñj 2š 5! 7Z lñ| 7ö BÑ ñ[: 
H ®# ® Jr Zi RHỊ 3? ( lñ Jã fï JF . 
3 8 #u lí H l Z 6 À ÄÀ ÍEÌš & 
Mù . 4S H †R 3Ä ÍE DỤ. ) - Đường Túc 
Tông hỏi Quốc sư Huệ Trung: Sau khi viên 
tịch Ngài cân vật gì? (Gãi trước khi ngứa, 
rõ là bày vẽ, thật lần thần khi nghĩ ra việc 
này. Không thể chỉ đông mà làm tây)« 


















































CHỈ HUNG ĐIỂM LẶC 3# Jj #š Jử 
Còn gọi: Điểm hung điểm lặc. Động tác 
cao ngạo, phách lối. Tự cao tự đại. Lâm Tế 
ngữ lục ghỉ: »ẩÑ ññ jã }| TH ll šh HJI v 
1Œ ‡ fñ£ Kl Íf ìlÍ ‹ — Các ông tự cao tự 
đại nói mình hiểu thiền hiểu đạo«. 





CHỈ HỨA LÃO HỒ TRI, BẤT HỨA 
LÃO HỒ HỘI # ‡‡ % ở #z £ #‡ % 
J # 

Chỉ cho lão Hồ biết, chắng cho lão Hồ 
hiểu. Lão Hồ tức Sơ tổ Thiền tông Trung 
Quốc Bồ-đề-đạt-ma. Tổ là người Nam 


Thiên Trúc, Trung Quốc quen gọi những 
người đị tộc từ hướng tây đến là người Hỗ, 
Thiền tông cũng nhân đó gọi đùa Tổ Đạt- 
ma là lão Hồ. Biết của lão Hồ, tức chỉ cho 
Trí của Đạt-ma, nhưng ở đây còn có nghĩa 
thể nhận được chân lý, khế hợp với chân 
trí. Hiểu của lão Hồ, tức qua tác dụng của 
phân biệt phán đoán mới hội giải chân trí. 
Đối với ý nghĩa cứu cánh của Thiền, phải 
dùng chân trí để thể nhập, khế ngộ, mà 
không cho lấy thế trí biện thông làm công 
phu phân biệt phán đoán. Dù cho là Tổ sư 
Đạt-ma cũng không dùng thế trí để hiểu 
được chỗ cứu cánh này. Tắc 51, Bích 
Nham lục (Đại 48, 186 hạ) ghi: »ïÄ À3 
#? K6 fÑJJ#? Hšt ế MẾ. 2P ñT 
Z4imjm@. HmX⁄24. A®#&jHJT 
3v HỊ 7ƒ ÊÈ ÈR JH ÍD › — Các ông muốn 
ngộ câu rốt sau không? Chỉ cho lão Hồ 
biết, không cho lão Hồ hiểu. Từ xưa đến 
nay, công án sai khác rất nhiễu, giống như 
rừng gai góc«. 























CHỈ NAM 3# 

Theo một định hướng đã có sẵn. CĐTĐL 
q. 51, 25§ thượng) ghi: »Í‡) [lễ]: lïl ñj 
3%. TH FỊ if Ej? H ( #jM ) 2x: RE 
? = Mĩ ® đi. X HỊ Ã ÄHl k ¿ — Vị 
tăng hỏi: Sư quay về trượng thất, ý chỉ 
hướng điều gì? Sư (Triệu Châu) đáp: Nửa 
đêm hôm qua mất trâu, rạng ngày bị hỏa 
hoạn.« 


























CHỈ NGUYỆT LỤC ‡#  # 

Gọi đủ: 7z Nguyệt Trai Chỉ Nguyệt lục. 
Đăng lục 32 quyền, do Cù Nhữ Tắc soạn 
vào đời Minh, được xếp vào Tục Tạng kinh 
tập 143, trang 1. Nội dung tóm lược ngôn 
hạnh của 650 vị kế từ 7 vị Phật thời quá 
khứ đến ngài Đại Huệ Tông Cảo. Quyền I- 


105 


CHỈ NHƯ j1 ii (K. NG) 





3: bảy vị Phật quá khứ đến 28 vị Tổ Án 
Độ. Quyền 4: Các Tổ sư Đông Độ. Quyền 
5-30: Đời thứ nhất đến đời thứ 16 sau Huệ 
Năng. Quyên 31, 32: ngữ lục của Thiền sư 
Đại Huệ Tông Cáo. Đây là tác phẩm của 
một nhà Nho bàn về Thiên, ý chính là 
muốn dung hợp Thiền và Nho, chẳng 
những ghi lại lịch sử "truyền pháp của 
Thiền tông mà còn muốn cho người xem 
qua sách này được minh tâm kiến đạo. 
Cách sắp xếp tài liệu và ngôn từ biểu đạt 
có sức hấp dẫn rất mạnh, là 1 bộ sách 
Thiền học được 2 giới Tăng Tục cùng 
thưởng thức, được lưu truyền rộng rãi. Đời 
Thanh, Niếp Tiên soạn »Tục Chỉ Nguyệt 
lục« 2l quyền, cũng được xếp vào Tực 
Tạng kinh tập 143, trang 744. 


CHỈ NHƯ *# + (k. ng) 
1. Thế thì. Đặt ở đầu câu nghi vấn, biểu thị 
ngữ khí thừa tiếp. Ngữ Đăng Hội Nguyên 

















q. 6 ghi: »7 Y# HỆ Xf ll, lÌ  jW Ä 
li: #4 'h ìf: #7 ñš Bí #J. BỊ Jn| #H 
34. 3ï 3 #J tš V RỊ 4 N2: 3M 








?ÿ 2ú l&| fE J# 2E Hữ? -— Ban đấu Thiên 
sự Tịnh Chiếu hỏi Đại sư Lăng Nham: 
Trong kinh nói: Nếu chuyển được vật tức 
đồng Như Lai, còn nếu bị vật chuyển thì 
gọi là phàm phu? Thé thì làm sao chuyển 
được cải gác Thăng Nguyên?« 

2. Ngay như. Đặt ở đầu phân câu chính, có 
tác dụng chỉ ra nội dung chủ yếu của câu 
nghi vấn. NĐHN dq. l6 ghi: »Ƒ{ 1 #! N, 





$È‡#K. Xí 3. — ñRJ fE # ®& 
1l? — Ngay như lúc Thánh phàm bặt dứt, 


mê ngộ đêu quên làm sao nói lấy một 
câu?«. 

3. Còn gọi: Thả như (Chẳng hạn như). Đặt 
ở đầu câu nghi vấn. NĐHN dq. 20 ghi: » H. 
ñH lấn Đ {H 25v :Í8 ĐÃ BŠ 2). 2Í 





% 4 2)? — Chẳng hạn như việc Lâm Tế 
ngộ đó, là do sức của Hoàng Bá hay của 
Đại Ngụ?«. 


CHỈ QUẢN ĐÁ TỌA *# # ‡rï # 

Nhất tâm chuyên ý ngồi thiền, chẳng quản 
đến việc gì khác, mà chỉ tọa thiền trên lập 
trường vô sở đắc vô sở ngộ. Thiền sư Đạo 
Nguyên, Khai tổ Tông Tào Động Nhật Bản 
tiếp nhận truyền thống Thiền Mặc Chiếu 
của Trung Hoa, nhận lấy ý chỉ »Tham 
thiền tức tọa thiỀn« của ngài Thiên Đồng 
Như Tịnh và nhắn mạnh đến pháp môn 
»Chỉ quản đả tọa«. Chính Pháp Nhãn Tạng 
q. 72 (Đại 32, 243 hạ) ghi: »7b H tị lu 
+: #® M Z. H lò Hữ š4 1U. HẾ 














hộ 



































1 #44Ðf.v ® Bi #. MP. â 
fÈ. 1# HÀ. #8 &. — Cổ Phật tiên sư 





nói: Người tham thiên phải quên hết thân 
tâm, nhất tâm chuyên ÿ ngôi thiển, vồ SỞ 
đắc, vô sở ngộ mới được, chẳng cần đốt 
hương, lễ bái, niệm Phật, tu sám, xem 
kinh«. 


CHIẾT HỢP 3ƒ 4- (252) 
1. Kết quả. Như Tịnh ngữ lục q. hạ ghi: 
»Ìl 2% ñZ II 4. li [Í HH UY: Đư ƒE 


























ñH Tí BÈ. 2 #t # jẦ: % & 
Äxv ĐJ m Hị [| XE. — Chư Phật quá 


khứ đã bị thua nơi cửa này; chư Bồ tát 
hiện tại đều không có kết quả; người tu 
học vị lai cần phải tránh sự điên đảo. « 

2. Ứng phó, đối phó. Tiết Minh Chiêu Đức 
Khiêm Thiền sư trong LĐHY q. 25 ghi: 
»Eš Tý EH — E§. Zí flù ÍH fH ÿï Ê? › — 
Đánh một gậy vào xương sóng để xem ông 
ta làm sao đối phó.« 





CHIẾT SÀNG HỘI ‡ /# $- 
Thiền tăng Như Hội đời Đường được 


106 


CHIÊU PHÚC TỰ THIỀN HÒA THƯỢNG THÁP Ÿ# 3ä 3? 3# #1 ìj 1# 





chúng tăng ngưỡng mộ, chúng tăng yết 
kiến thỉnh ích, cứ mỗi lần chúng đến, thất 
không thể chứa đủ, thiền sàng trong tăng 
đường bị trũng gãy, nên thời ấy gọi ngài là 
»Chiết sàng Hội« (ông Hội gãy giường). 
X. Như Hội. 


CHIÊU GIÁC TỰ 14 #, 3 

Chùa ở ngoại ô cách thành phố Thành Đô 
5km về phía Bắc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung 
Quốc, thường gọi là »Tứ Xuyên Đệ Nhất 
Tùng Lâm«. Được sáng lập vào khoảng 
niên hiệu Trinh Quán (627-649) đời 
Đường. Ban đầu tên là »Kiến Nguyên Tự«, 
vua Đường Tuyên Tông ban tên »Chiêu 
Giác Tự«, đời Tống đổi tên »Lục Tổ Tự«. 
Khoảng niên hiệu Sùng Ninh (1102-1106) 
Phật Quả Khắc Cần thuyết pháp nơi đây, 
lại gọi là »Chiêu G"Iác Tự«. Đầu niên hiệu 
Thiệu Hưng (1131-1162) vua ra lệnh đổi 
Chiêu Giác Tự thành Thiền lâm. Niên hiệu 
Thuận Trị thứ I (1644) đời Thanh chùa bị 
binh lửa phá hủy. Niên hiệu Khang Hy thứ 
2 đến thứ 26 (1663-1687) do Trụ trì 
Trượng Tuyết chủ trì trùng tu. Điện vũ 
viên lâm chiếm 2,2 ha quy mô rộng lớn, 
cây cối xanh biếc, là một ngôi cổ sát nổi 
tiếng Thành Đô. Hiện còn những kiến trúc 
chủ yếu như Đại sơn môn, Bát giác đình, 
Thiên vương điện, Tiên giác đường, Phổ 
đồng tháp và mộ Thiền sư Viên Ngộ. 


CHIÊU MINH THIỀN TỰ 1# 9% z3 
+ 

Chùa ở ngọn Ngọc Bình, phía Đông núi 
Thiên Mục, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 
Vào đời Lương Nam Triều Thái tử Chiêu 
Minh tu thiền mà sáng lập chùa này, khi ấy 
gọi là »Chiêu Minh Viện«. Khoảng niên 
hiệu Đại Thông (527-528) đời Lương vua 


ban tặng tấm biển »Chiêu Minh Thiền 
Tự«. Từ Đường Tống trở đi bao phen hưng 
phế, sau cùng bị phá hủy bởi binh lửa. 
Niên hiệu Hồng Vũ thứ 10 (1377) đời 
Minh trùng tu. Khoảng niên hiệu Thành 
Hóa (1465-1487) Bảo Phương trụ trì chùa 
này, khởi công xây dựng Thiên Phật Các, 
đúc 1000 tượng Phật bằng đồng. Vô Thú 
Như Không đời Minh; Độc Siêu, Đạo 
Nguyên đời Thanh từng trụ chùa này. Niên 
hiệu Hàm Phong thứ 11 (1861) đời Thanh 
chùa bị phá hủy bởi binh lửa. Sau này Trí 
Hải Đốn Giác cùng đệ tử nối pháp là Tịnh 
Năng Viên Tham từ phía Tây núi Thiên 
Mục đến đây tổ chức dần dần trở lại kiểu 
cũ. 


CHIÊU NHƯ f# 3 (1246-1312) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Dương, tự hiệu 
Hải Ấn, người xứ Tân Cam (nay là huyện 
Tân Can, tỉnh Giang Tây) Trung Quốc, nồi 
pháp Thiền sư Tuyết Nham Tổ Khâm, tông 
Lâm Tế. Tác phẩm: /đ¡ Ấn Hòa thượng 
ngữ lục. 


CHIÊU PHÚC TỰ THIÊN HÒA 
THƯỢNG THÁP 3# 3š 3 Z# 4e 4 34 
Nằm trong chùa Chiêu Phúc, thành phố 
Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, 
xây cất vào đời Đường. Dưới tháp là tòa 
Tu-di khá cao, trong tòa có khám cửa hình 
cung, trên tòa là lan can, trên nữa là kiến 
trúc xây gạch theo kiểu đình các. Đỉnh tháp 
dùng gạch nhiều lớp chồng lên nhau, mái 
tháp rộng lớn. Đầu mái tháp điêu khắc 
thành dáng hình cây rui và ngói điềm mái. 
Tháp sát là hình cây kim ngân hai tầng to 
mập có hoa văn hoa núi lá chuối, phía trên 
đựng hoa sen. Các bộ phận tỉ lệ cân xứng, 
giàu cảm giác tiết tấu là tác phẩm tỉnh hoa 


107 


CHIÊU SƠN H# 1Ì 





của những tháp đời Đường. 


CHIÊU SƠN ! +; 

Núi nằm bên bờ đông Tương Giang, cách 
thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, 
Trung Quốc 20km về phía đông bắc, là nơi 
giáp giới giữa ba thành phố Trường Sa, 
Tương Đàm, Chu Châu. Tương truyền Chu 
Chiêu Vương khi đi tuần tra phía nam có 
đến nơi nảy, nên gọi là »Chiêu Sơn«. Đại 
họa gia đời Tống là Mễ Phát dựa vào cảnh 
quan núi này vẽ thành bức tranh » Sơn Thị 
Tình Lam«, Chiêu Sơn từ đây nổi tiếng 
như cồn. Đỉnh núi có Chiêu Sơn Thiền Tự 
được xây cất vào đời Đường, đời Tống gọi 
là » Chiêu Dương Điện«, niên hiệu Càn 
Long thứ 23 (1758) đời Thanh trùng tu. 
Trong chùa có Huyền Đế cung, Ngọc 
Hoàng các, Quán Âm đường, Quan Thánh 
điện. Mỗi khi có lễ hội hương khách bốn 
phương vân tập, khói hương sơn tự lượn 
lờ, âm thanh chuông khánh không bao giờ 
ngớt. 


CHIÊU THIỀN TỰ f z# 3 

Còn gọi: Cữ»a Láng. Chùa ở làng Yên 
Lãng (làng Láng), huyện Hoàn Long (sau 
là huyện Từ Liêm), kinh đô Thăng Long 
(nay thuộc quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội) 
Việt Nam. Chùa được lập từ thế kỷ XI, 
thờ thiền sư Từ Đạo Hạnh. Tương truyền 
vị thiền sư này tu hành và đắc đạo ở đây, 
hóa kiếp ở chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Sơn 
Bình) tức Lý Thần Tông. Theo tục cổ, cứ 
mười hai năm mở hội lớn một lần, nên ca 
dao có câu: 

Nhớ ngày mông bảy tháng Ba, 

Trở vào hội Láng, trở ra hội Thây. 

Chùa được xây cất theo kiến trúc cung 
đình nên theo thứ tự có 3 công lớn và 3 sân 


rộng mới đến chùa. Kiến trúc chùa gồm có: 
— Tiền đường: Tòa nhà rộng 5 gian, thờ 
các tượng Kim Cang và Hộ pháp. 

— Chính điện: Tòa nhà rộng 5 gian, thờ 
nhiều tượng Phật, Bồ Tát, Kim Cang. 

— Hậu cung hay Điện thánh, hình vuông 
gồm 3 gian, thờ tượng thiền sư Từ Đạo 
Hạnh và vua Lý Thần Tông. 

— Phía sau điện Thánh có I sân nhỏ, tiếp 
đến là nhà khách và Tăng đường. 


CHIẾU CỐ ## Äñ 

Coi chừng, chú ý. »Thư của Dương Ức gởi 
Lý Duy« ở phần phụ cuối quyên trong 
CĐTPL q. 30 ghi: »k N 4 #:Z À. 
+ —KữHtEZHE. + HH Bí 2R 
l. = T®##®— Đi. #ï3U 
b À tí #. Tủ 5 †\1H. ñH 2 ñZ 
ñg HÙ E| “F › XX ÄXš HH }W {b HH Š o 
— Nói chung kẻ tham học trong 24 giò phải 
luôn luôn chú ÿ, không nghe Nam Tuyên 
nói sao: Ba mươi năm chăn một con trâu 
đực, nếu nó xâm phạm lúa mạ của người 
thì liên nắm mũi kéo lại, ngày nay đã biến 
thành con trâu trắng lỗ lộ đuổi nó không 
chịu ẩi.« 


























CHIẾU ĐƯỜNG !# # 

Khoảng giữa cửa sau của Tăng đường và 
chỗ rửa mặt rửa tay có một hành lang, mái 
nhà che nơi ấy rất cao, thiếu ánh sáng, nên 
phải mở cửa số trên mái nhà, gọi là Chiếu 
đường. Về sau, trong Thiền viện thường 
đặt một cái ghế ngồi thiền dưới Chiếu 
đường, là chỗ vị Thủ tọa thay thế Trụ trì 
thuyết pháp, chỉ dẫn chúng tăng. 


CHIẾU Y ## 2 (1605-1673) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Hùng, hiệu Huệ 
Giác, người xứ Kỳ Giang (nay thuộc tỉnh 


108 


CHÍNH GIÁC IE #Ÿ (1091-1157) 





Tứ Xuyên) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Phá Sơn Hải Minh. Tác phâm: /ê Giác Y 
Thiển sư ngữ lục 3 quyên. 


CHÍNH ÁN BÀNG ĐỀ # ‡‡ 1# ‡t 

Cơ pháp biến hóa. Chính án: Ghìm kiếm 
đối mặt nhau; Bàng đề: Giơ đao tấn công ở 
mặt bên. Thiền tông mượn cụm từ này để 
chỉ cho cơ pháp biến hóa tự tại của thiền sư 
khi tiếp hóa người học, có lúc thì công kích 
mặt chính để chỉ bày đệ nhất nghĩa đề; có 
lúc lại dùng phương thức đánh úp ở mặt 
bên khiến cho người trong khoảng tiến 
thoái, tự nhiên hướng về chính đạo. Tắc 
66, Bích Nham lục (Đại 48, 196 trung) ghi: 
đã Bề HH II . 3£ li Jế Z RỆ 

1E ‡†# f# lý. Ti fã HH Z Mã. 

»Ðương cơ địch diện, 

Đề hãm hồ chỉ cơ. 

Chính án bàng đè, 

Bồ cầm tặc chi lược«. 

»Ðói mặt đương cơ, 

Giăng bẩy bắt cọp. 

Cơ pháp biến hóa, 

Bày mưu bắt giặc«. 








CHÍNH ẤN + #p 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Lưu, hiệu 
Nguyệt Giang, tự xưng là Tùng Nguyệt 
Ông, người xứ Liên Giang (nay thuộc tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Hồ Nham Tịnh Phục. 


CHÍNH CHÂN # Ä (1780-1861) 
Thiên tăng đời Thanh, họ Hà, tự Đạt Tông, 
hiệu Tây Trai, người xứ Tương Đàm tỉnh 
Hồ Nam, Trung Quốc. Sư nối pháp Thiền 
sư Bảo Lâm Đạt Trân, đời thứ 44 hệ Nam 
Nhạc. Sư trụ trì chùa Thứu Phong. Tác 
phẩm: Tây Trai tập. 


CHÍNH ĐỊNH KHAI NGUYÊN TỰ 
THÁP # &# BÄ £& 3 34 

Nằm trong khuôn viên Khai Nguyên Tự 
trong thành huyện Chính Định, Tỉnh Hà 
Bắc. Chùa sáng lập vào niên hiệu Hưng 
Hòa thứ 2 (540) đời Đông Ngụy, niên hiệu 
Càn Ninh thứ Š (898) đời Đường trùng tu, 
trải qua nhiều đời đều có sửa chữa. Trong 
chùa hiện còn lầu chuông, tháp gạch. Tháp 
cao 48m xây bằng gạch hình vuông, chín 
tầng mái kín. Tầng thứ nhất khá cao có cửa 
động tròn nhưng không thể trèo lên. Tầng 
thứ hai đến tầng thứ chín đều có mở cửa số 
nhỏ. Trên góc nền tháp có tượng Thiên 
vương lực sĩ khắc bằng đá. Mỗi tầng tháp 
thu nhỏ dần theo chiều cao, tạo dáng rất 
đẹp. Dù được tu sửa vào đời Minh Thanh 
nhưng phong cách kiến trúc đời Đường 
vẫn còn. 


CHÍNH ĐƯỜNG + # 

Còn gọi: 7đm đường. Nhà phương trượng 
trong Thiền viện, tức là chỗ ở của vị Trụ 
trì. Chương Quy Dương Sơn Vô Liễu Thiển 
sự trong CĐTĐL ghi: »{Ä ‡E li #Ä ?í 
j.. XEŸ* E3, ft — To — Làm 
kệ xong, sư an nhiên thông bảo mình sẽ thị 
tịch, rồi sư ngôi sững nơi chính đường đến 
20 năm«<. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 











CHÍNH GIÁC # # (1091-1157) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lý, tự Hoằng Trí, 
người xứ Thấp Châu (nay là huyện Thấp, 
tỉnh Sơn Tây), Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Đan Hà Tử Thuần. Tác phâm: 
Thiên Đồng Bách Tắc Tụng Cổ, Hoằng Trí 
quảng lục 9 quyền, Hoằng Trí Giác Thiên 
sư ngữ lục ä quyên, Hoằng Trí Hòa 
thượng ngữ yếu l quyên. 


100 


CHÍNH HỐỐI ]F !# (1545-1628) 





CHÍNH HỐI # !# (1545-1628) 


Thiền tăng đời Minh, họ Lưu, hiệu Vô 
Tích, người xứ Đương Dương (nay thuộc 
tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc, nối pháp Hòa 
thượng Thiên Trụ. Tác phẩm: Bát Thức 
Ouy Củ Tụng Lược Thuyết, Trang Tử Chú. 


CHÍNH HỮU # #4 (1285-1352) 


Thiền tăng đời Nguyên, họ Vu, hiệu Cổ 
Mai, người xứ Quảng Tín (Thượng Nhiêu, 
Giang Tây) Trung Quốc. Sư nổi pháp 
Thiền sư Tuyệt Học Thế Thành, đời thứ 24 
hệ Nam Nhạc. 


CHÍNH LỆNH # 4- # ⁄ï 


Chính lệnh đương hành: Đạo Phật Tổ lưu 
hành ở đời. Tắc 63, Bích Nham lục (Đại 
48, 194 hạ) ghi: »ÈL [ IE % 3ƒ Í7. 
3 EM) ... Hệ 3 RE Hộ > 7. 
%5 %. 7 Ñ #7 ñỊ lR < 3 
H‹: - Lấy một câu Chính lệnh đương 
hành, thập phương tọa đoạn để chỉ cho 
ngoài việc đánh hét chẳng lập một pháp 
nào khác mới là tông chỉ giáo ngoại biệt 
truyễn«. 


Ll> ` 








“ 





CHÍNH LỆNH TOÀN ĐỀ # 4- 4 ‡#£ 


Thiền cơ lập bày mang sắc thái chính tông, 
cũng là giáo pháp gợi ý triệt đê hoàn toản. 








Mật Am ngữ lục nghỉ: »IP  ® „¿TT 
5É. T Ẩ đt HỊa — fJ ñ3 M. 
fh EH 2£ E. í l§ #l ÈX. !ấ 











S, 


S + 9®. + *# #8. 
Chính lệnh toàn để quét sạch mười 
phương, ngàn muôn sai khác một câu gồm 
thông. Phật và chúng sinh đêu là pháp dụ 
thừa. Hiểu được như thế thì toàn khách là 
chủ, toàn chủ là khách.« 


CHÍNH NGUYÊN +# #. (792-869) 
Thiền tăng đời Đường, họ Thái, người xứ 
Tuyên Châu (nay là Tuyên Thành, tỉnh An 
Huy) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Ngũ 
Tiết Linh Mặc. Thụy hiệu: Tính Không 
Đại Sư. 


CHÍNH NGUYÊN # 3# (1290-1361) 
Thiền tăng đời Nguyên, họ Âu Dương, tự 
Trúc Viễn, người xứ Nam Khang (nay 
thuộc tỉnh Giang Tây) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Hư Cốc Hy Lục. 


CHÍNH NGUYÊN LƯỢC TẬP # 3# 
*ế 

Đăng lục, 16 quyền, do Đạt Trân soạn vào 
đời Thanh, được xếp vào Tực Tạng kinh 
tập 145, trang 301. Đạt Trân tiếp tục công 
tác biên tập của Bái Lâm Tế Nguyên đời 
thứ 39 và của Chiêu Nguyệt Liễu Trinh đời 
thứ 40 dưới Nam Nhạc, cùng chép thêm 
liệt truyện của 2 vị sư này để thành sách, 
song, mất quyên. 1l, bài tựa và bài bạt. 
Quyền 2 đến quyền 16: gom chép tên họ và 
cơ duyên ngữ yếu thiền sư từ đời thứ 34 
đến đời thứ 40 dưới Nam Nhạc, đời thứ 3 
(Tông Cảnh) đến đời thứ 13 dưới Thanh 
Nguyên và 8 vị cư sĩ, tính chung có 405 vỊ. 
Đạt Trân còn soạn I quyền Chính Nguyên 
Lược Tập Bồ Di, tiếp tục bố sung 28 vỊ. 


CHÍNH NGƯNG £ #‡ (1191-1274) 
Thiên tăng đời Tống, họ Lý, người xứ Thái 
Hồ, Thư Châu (nay thuộc tỉnh An Huy) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Cô Phong 
Tú. 


CHÍNH NHAM + #& 
1. Thiền tăng đời Thanh (1597-1670), họ 
Quách, tự Khê Đường, hiệu Tùy Sơn, Thúc 


110 


CHÍNH PHÁP NHÃN TẠNG IE ‡# ñR 7# 





Am, Ngẫu Dư, Ngẫu Ngư. và già sư lây 
hiệu là Nam Bình Ân Tâu, nối pháp Thiền 
sư Tam Phong Pháp Tạng. 

2. Thiền tăng đời Thanh, họ Lý, ban đầu 
hiệu Kim Nham, sau ký tên là Tế Nham, tự 
Sơn Phẩm, người xứ Phiên Ngu (nay thuộc 
tỉnh Quảng Đông) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Kế Khởi Trữ. 


CHÍNH NHÃN # ï£. 

Còn gọi: Chính pháp nhãn. 
1. Giống như »Chính pháp nhãn tạng«. 
Tựa CĐTĐL của Dương Ức ghi: »#ã X JÈ 
†† Đã Z Hí. 1E HR ÿ# it ⁄ iš. #t ở 
7 fï v 4 HỊ RỊ ñã # tU. — Bởi vì ý chỉ 
phó chúc của bậc Đại hùng, con đường lưu 
thông chính pháp nhãn tạng, riêng thực 
hiện ngoài giáo điển không thể nghĩ bàn.« 
2. Ánh mắt trí tuệ quan sát sự vật, nhận 
thức chân lý của thiền giả. Tiết Hoa Tạng 
Hữu Quyền Thiền sư trong NĐHN q. 20 
ghi: »JlÈ — X4» {T ft BỊ lí tủ. H 


















































?Ö) 2} %ã KẾ. 2ï DI 3M {ft 1E HR Bà šh í 
24. 4® #f . — Ba vị đại lão này 

















làm công việc trước khi lên tiếng, vận dụng 
sự nhạy cảm tránh khỏi tai ương, nếu dùng 
chỉnh nhãn để xem xét thì chẳng phải 
không có hơn kém.« 


CHÍNH NHÂN # BỊ (1213-1297) 
Thiền tăng đời Nguyên, họ Du, người xứ 
Nhân Hòa (nay thuộc Hàng Châu) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Dục Vương 
Kham. 


CHÍNH NIỆM # (1215-1289) 
Thiền tăng đời Nguyên, hiệu Đại Hưu, 
người xứ Vĩnh Gia (nay thuộc Ôn Châu, 
Chiết Giang) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Thạch Khê Tâm Nguyệt. 


CHÍNH PHÁP LUÂN #£ 3 #4 

Chỉ cho Phật pháp. Minh Giác ngữ Ì lực q. Ì 
ghi: »8X flÄ 2 ‡ñ #t lũ] . 1š ñŸ 1H 2£ 
1E ÈŠ l ‹ — Muốn không bị chiêu nghiệp 
vô giản thì đừng phi bảng chính pháp luán 
của Như Lai.« 























CHÍNH PHÁP NHÃN TẠNG # # 
ñỆ Z& 

I1. Còn gọi: Thanh Tịnh Pháp Nhấn. Kho 
tàng con mắt chính pháp. Kho tàng này dụ 
cho tự tính. Tự tính khi khởi dụng, quán 
sát căn cơ của chúng sinh (dụ như con mắt) 
rồi tùy duyên hóa độ họ. Những lời thuyết 
pháp này từ tự tính lưu xuất nên gọi là 
chính pháp. Theo Liên Đăng Hội Yếu q. 1: 
»IH  #£ X8 E. đh d6 2E ẤK › bia 
Ff ŠÑ #4. HE JU #š ñÝ Z8 ƒ4 2Š. †H tý 
#í 1E 3š HR #. 3l #3 lb 4s 
£f 1H #4 1H. 3š F1 " 4® # x* 
#.v #2 HỊ f# v †[ Pấ PỆ ấnƒ 3M #š.. — 
Trong hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn đưa 
cành hoa sen lên trước mặt đại chúng, đại 
chúng đêu ngơ ngác, chỉ có ngài Ca-diếp 
mỉm cười. Đức Thế Tôn nói (Vạn Tục 136, 
221 thượng): Ta có Chính Pháp Nhãn 
Tạng, Niết-bàn diệu tâm, thật tưởng vô 
tướng, pháp môn vì điệu, không lập văn tự, 
truyền riêng ngoài giáo, phó chúc cho Ma- 
ha Ca-diễp« 

2. Niêm tụng biệt tập, 6 quyền, do Đại Huệ 
Tông Cảo soạn vào đời Tống, được xếp 
vào 7c Tạng kinh tập 118, trang I. Nội 
dung gồm những cơ duyên pháp ngữ của 
các bậc tôn túc xưa, tổng cộng hơn 100 
thiên, mỗi thiên có phụ thêm lời bình ngắn 
của soạn giả. Vào niên hiệu Thiệu Hưng 
thứ II (1141) đời Nam Tống, ngài Tông 
Cảo mắc tội bị đày đến Hành Dương. 
Trong thời gian này, những pháp ngữ đối 






























































111 


CHÍNH QUỲ IE 3Š 





đáp giữa Ngài với chư Đại đức các nơi, 
được thị giả Xung Mật Huệ Nhiên ghi chép 
lại đầy đủ, hoàn tất và ấn hành vào niên 
hiệu Thiệu Hưng thứ I7 (1147), gọi là 
»Đại Huệ Chính Pháp Nhãn Tạng«. Năm 
1616 đời Minh, sa môn Huệ Duyệt ở am 
Phố Thiện phụ thêm lời tựa của các vị 
Viên Trừng, Lý Nhật Hoa và thêm bức thư 
của ngài Tông Cảo đáp lời Thị lang 
Trương Tử Thiều rồi khắc bản in lại. 


CHÍNH QUỲ # :š 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Phương, tự 
Nhất Quan, người xứ Bà Dương (nay là 
huyện Ba Dương, tỉnh Giang Tây) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Kính Sơn Hạnh 
Đoan. 


CHÍNH TÂM # »› (1836-1906) 

Thiền tăng Việt Nam, húy Hải Lương, hiệu 
Chính Tâm, thuộc tông Lâm Tế đời thứ 40, 
là vị Tổ khai sáng chùa Kim Cang ở Thủ 
Thừa Long An. Sư là người chỉ đạo công 
tác khắc bản gỗ các loại kinh điển như: 
Luật Tứ Phần, Bồ Tát Giới Kinh, Kim 
Cang Chư Gia, Phật Thuyết Tam Thế 
Nhân Quả Kinh.. 


CHÍNH THÀNH # 3Ÿ (1872-1947) 
Cao tăng Việt Nam, tên Phạm văn Vịnh, 
con của một nhà nho kiêm y sĩ, nỗi pháp 
Thiền sư Liễu Ngạc Phổ Minh, thuộc đời 
thứ 38 của Lâm Tế chính tông, đời thứ 40 
của Lâm Tế gia phổ (nối pháp Thiền sư 
Hải Huệ Minh Thông). Tác phâm: Kinh Di 
Đà Sớ Sao, Phật Tổ Tam Kinh, Pháp Bảo 
Đàn, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Quy 
Nguyên Trực Chỉ, Long Thơ Tịnh Độ, Đại 
học hoằng giới (diễn nôm) . 


CHÍNH TÔNG TỰ # š ‡ 

Chùa ở núi Thiên Mục, tỉnh Chiết G1ang. 
Vào cuối đời Nam Tống Thiền sư Cao 
Phong Nguyên Diệu vào núi bế quan, 
người học theo sư cất am bèn thành thiền 
vũ, ban đầu goi là »Sư Tử Viện«. Niên 
hiệu Diên Hựu thứ 6 (1319) đời Nguyên 
vua ban tặng tắm biển »Sư Tử Chính Tông 
Tự« Niên hiệu Thái Định thứ 3 (1326) 
Thiền sư Liễu Nghĩa trụ trì chùa này. Lúc 
ấy chùa nổi tiếng hải ngoại, các tăng nhân 
Nhật Bản, Án Độ, Triều Tiên cũng đến 
chùa này vân du triều bái và mang về nước 
những bức họa tượng của các vị Thiền sư 
như Tuyết Nham, Cao Phong, Trung 
Phong. Cuối đời Nguyên chùa bị phá hủy 
bởi binh lửa, niên hiệu Hồng Vũ thứ 4 
(1371) đời Minh, Thiền sư Tùng Ấn xây 
cất lại, về sau trở thành tùng lâm. Cuối đời 
Minh lại bị binh lửa phá hủy. Đầu đời 
Thanh, Thiền sư Ngọc Lâm thi công lại từ 
đầu, đổi tên là »Khai Sơn Lão Điện«, 
chẳng bao lâu lại bị hỏa tai. Khoảng niên 
hiệu Ung Chính (1723-1735) sửa chữa lần 
nữa, đôi tên là »Thiền Nguyên Tự«. Những 
năm đầu của niên hiệu Hàm Phong (1851- 
1861) lại bị binh lửa phá hủy chỉ còn một 
cái điện. Khoảng niên hiệu Đồng Trị 
(1862-1874) sửa sang lại, có điện liêu hơn 
2000 gian, là một chùa lớn trong núi. 
Trong thời kỳ kháng chiến chùa bị máy 
bay quân Nhật phá hủy, sau khi kiến quốc 
lại phải thi công lại từ đầu. 


CHÍNH TRI KIẾN # #z ñ, 

Trí tuệ Phật có thể thức tâm kiến tính, thấy 
rõ chân thật tướng của các pháp. Hậu tự 
của Lưu Phi ở phần phụ lục cuối quyển 
trong CĐTĐL q. 30 ghi: »i 32 J Ẻí †ñ 
%®%⁄#‹. Đ*4JuE li R H1. 








=ì 
L— 





112 


CHU TƯỜNG QUANG Ïä 3# 3 (1010-1063) 











`. ' 1 ỂN Đ s #7 ® 

„ 1H HE I l 2 iE- — 3L 
8 TE 8U Bo đã £Ñ Z3 s — Cho nên 
ĐỂ Ä-ma chỉ thẳng không lập văn tự, nơi 
Thiếu Lâm chín năm nhìn vách mà thôi. 
Cho dù Nhị TỔ đứng dưới tuyết và chặt 
cảnh tay, nhưng một chữ cũng không chịu 
nói ra, đây chỉ là ngăn chặn trì kiến sai 
lầm của ông ta, Nhị Tổ nhân đây được 
chính tri kiến, bỗng nhiên đại ngô.« 



































CHÍNH TRUYỀN # 1# (1549-1614) 
Thiên tăng đời Minh, họ Lữ, tự Nhất Tâm, 
hiệu huyền hữu, người xứ Lật Dương, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc. Sư nối pháp Thiền 
sư Tiếu Nham Đức Bảo, đời thứ 33, hệ 
Nam Nhạc. Sư trụ trì chùa Long Trì ở Kinh 
Khê. Tác phẩm: /„uễn Hữu tập, Chính 
Truyễn ngữ lục. 


CHÍNH TRỪNG # ;# (1274-1339) 
Thiền tăng đời Nguyên, họ Lưu, hiệu 
Thanh Chuyết, người xứ Liên Giang, Phúc 
Châu (nay thuộc Phúc Kiến) Trung Quốc. 
Tác phâm: Lược Thuật Lâm Tế Tông Tăng 
Đoàn Sinh Hoạt Chỉ Đại Giảm Thanh Quy, 
ngữ lục 7 quyền. 


CHU CẬP ÿj #. (1320-1390) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Ngu Trung 
Chu Cập, vào niên hiệu Chí Chính thứ 1 
(1341) sư sang nhà Nguyên (Trung Quốc). 
Sư nối pháp Thiền sư Nguyệt Giang Chính 
Ấn, đời thứ 24 hệ Nam Nhạc, đời thứ 7 
tông Lâm Tế Nhật Bản. Sư trụ trì chùa 
Phật Thông. 


CHU DỊCH THIỀN GIẢI B] öð #8 #t 
Sách, 3 quyền, do Trí Húc soạn vào đời 
Minh, có bản In vào năm 1915 của Kim 


Lăng khắc kinh xứ. Ngài Trí Húc cho rằng 
»Djich« là chí lý của trời đất, là nguồn gốc 
của vạn vật, rộng lớn tinh vi, không chỗ 
nào không đầy đủ. Nếu như dùng tư tưởng 
của cá nhân ngài để xem xét thì nó là 
»Dch« của Nho gia; lấy thuật số mà luận 
thì nói là »Dch« của Phệ gia; lấy nhân 
duyên để giải thích thì nó là »Dch« của 
Thích gia. Trong sách này, Trí Húc trưng 
dẫn thuyết của Nho gia rồi quy về tông thú 
của Phật giáo Thiền tông, nêu lên chỗ chưa 
kịp phát huy về chí lý của 2 nhà Trình và 
Chu, và xiễn đương toàn thê đại dụng của 
thái cực. 


CHU LƯƠNG ÿj & (1480-1564) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Sách Ngạn 
Chu Lương, sư hai lần sang nhà Minh 
(Trung Quốc), là đệ tử của Liễu Am Quế 
Ngô, đời thứ 31 hệ Nam Nhạc, đời thứ 14 
tông Lâm Tế Nhật Bản. Trụ trì chùa Thiên 
Long. Tác phâm: Nhập Đường (Minh) Ký 
Sơ Độ tập, Tái Độ táp, tổng cộng 5 quyền. 


CHU LÝ ðj Z# (1591-1647) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Minh đầu đời 
Thanh, họ Đỗ tự Triệt Dung, Nhất Triệt, 
người xứ Tường Vân (nay thuộc tỉnh Vân 
Nam) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Lãng Mục Bản Trí, tông Lâm Tế. Tác 
phâm: Các Hưởng Tập, l quyền, Vân Sơn 
Mộng Ngữ Trích Yếu, l quyền. 


CHU TƯỜNG QUANG ÿj # %, 
(1919-1963) 

Học giả Phật giáo hiện đại, người Hoàng 
Nhan, Chiết Giang, Trung Quốc. Ông từng 
theo Cung Vân Bạch học Phật. Về sau đến 
học tại Đại học Calcutta và Delhi (Ấn Độ) 
đỗ bằng Tiến sĩ, lần lượt nhận chức giáo sư 


113 


CHỦ BÍNH TẠI THỦ >‡ ‡# #£ # 





Đại học Quốc Tế Ấn Độ, Đại học Allaha- 
bad. Ông rất sùng tín Phật giáo, chuyên 
nghiên cứu Triết học Án Độ, ông rất am 
hiểu về Phật học. Tác phâm: Trung Quốc 
Thiển tông Phát Triển Sử, Trung Quốc 
Phật Giáo Sử, Ấn Độ Triết Học Sử, Chân 
Lý Chỉ Quang. 

Năm 1963, ông bệnh rồi mất tại Ấn Độ. 


CHỦ BÍNH TẠI THỦ +‡ 3 # # 
Bính: Cái cán, cái chuôi năm của đồ vật; 
Chủ bính tại thủ: Cầm cán trong tay, ngụ ý 
năm chắc chủ quyên trong tay. Thiền tông 
mượn cụm từ Chủ Bính Tại Thủ làm thuật 
ngữ chỉ cho việc nắm được trọng tâm của 
sự việc và tùy ý tự tại. 


CHỦ KHÁN CHỦ ‡ § ‡ 

Là một trong »Tứ tân chủ« của Thiền sư 
Lâm Tế Nghĩa Huyễn, chỉ cho cơ phong 
khế hợp giữa người học đã lãnh ngộ thiền 
pháp với Thiền sư đắc đạo. Lâm Tế ngữ lục 
ghi: »HÈ Ái ': Ñ . JR fñ I8 Yƒ Bš IH 
Sf Ãll ñHW HÍ . 3 II ñM MỸ ƒS 6 Bš. HH 
{3 ?u hỊ 3S. ÁA ñä. X # # ÃH 
HH ø BỊ 2ý. ÏH Bề 4 ñR Wƒ đã. tố 
fl ‡l fE. 1W HÃIE +†}: 3# ‡†:: — Như có 
người học đưa ra một cảnh thanh tịnh 
trước mắt thiện tri thức, thiện tri thức biết 
là cảnh liền ném vào hẳm sâu, người học 
nói: Rất tốt! Thiện trì thức liền nói: Ngốc 
thay! Chẳng biết tốt xáu! Người học liền lễ 
bái. Đáy gọi là chủ khản chủ.« 

































































CHỦ KHÁN KHÁCH +‡ § # (169) 

Là một trong »Tứ tân chủ« của Thiền sư 
Lâm Tế Nghĩa Huyền, chỉ cho Thiền sư 
đắc đạo gặp phải kẻ học đạo sỉ mê bắt ngộ. 
Lâm TẾ ngữ lục ghi: »#Ề 3Š #£ ZI 3Ñ 4 ‡h 
tHH.; Bê “Z2 Á lñ] jã BỊ . #2 Á 3 











#š J #É 4`. 1t # 3: ® % : — Như 
thiện trì thức không đưa ra vật gì, tùy chỗ 
hỏi của người học liên đoạt, người học bị 
đoạt thà chết không chịu buông. Đây là 
chủ khán khách.« 





CHỦ NHÂN ÔNG ‡ ^_® 

Nghĩa đen là ông chủ. Thiền tông mượn từ 
này dùng để chỉ cho Phật tính mà mọi 
người vốn có. Tắc 20, ⁄ó Môn Quan (Đại 
48, 294) ghi: »imj ñ# ZZ #I Mũ ®‡ H H Hã 
+EÐ ÃØ:  H ! ñã.. - Hòa thượng 
Thụy Nham Ngạn hằng ngày tự gọi: Ông 
chủ. Rồi tự trả lời«. 


CHỦ PHÁP +3 3+ 

Trụ trì. 7iển Lâm Bảo Huấn (Đại 48, 
1032 trung) ghi: »3f {È 3: 3š 3í #t ñlI 
l PỊv Tê Ã 0B lễ R 3 Đ lX¿ — 
Đời gân đây, người Chủ pháp thì không ai 
được như Chân Như Triết, kẻ giúp đỡ tùng 
lâm, chẳng ai bằng Dương Kỳ«. 


























CHỦ SƠN KY ÁN SƠN, CHỦ SƠN 
CAO ÁN SƠN ĐỀ ‡ ›› # # 1; 
+ h®#h4£ 

Núi chúa cưỡi núi mâm, núi chúa cao, núi 
mâm thấp. Thuật ngữ này biểu thị cho thế 
giới sai biệt giữa chủ và khách, bao hàm lý 
chân như bất biến. Theo: PQĐTĐ của 
nhóm Từ DI. 


CHỦ SỰ ‡ # 

Còn gọi: 77¡ sự. Tên một chức sự trong 
Thiền viện. Theo 7iển Uyển Thanh Quy, 
ban đầu lẫy 4 chức: Giám tự, Duy-na, Điền 
tọa, Trực tuế làm Chủ sự. Về sau thêm 2 
chức Đô tự và Phó tự cộng chung là Lục 
chủ sự. Như ngài Phật Giám làm Chủ sự 
dưới hội của Thiền sư Pháp Diễn ở chùa 


114 


CHÚC PHÓ H 4† 




































































Ngũ Tổ. Ngộ Bản ngữ lục có ghi: »iã. TY 
 tfñ+t#f. 4N 5< #1. 
ft ít x: 3 L1 B E3. # HH 
#7. 2z. 7® tr H® ñ?? - Dưới hội 











Diêm Quan có một vị tăng chủ sự, chợt 
thấy quỷ sứ đến tìm bắt mình. Vị tăng bảo 
rằng: Thán tôi bận làm chủ sự, chưa rảnh 
để tu hành, xin gia hạn cho tôi bảy ngày 
được chăng?«. 


CHỦ TÂN 3 Ä 

Tông Lâm Tế thị cơ ứng cơ, tiếp dẫn người 
học, chú ý biện minh chủ với khách. Đại 
để chủ chỉ cho Thiền sư đắc đạo, khách chỉ 
cho kẻ hậu học tham thiền hoặc người 
chưa sáng tỏ thiền lý. Như Tịnh ngữ lục q. 
hạ ghỉ: »ll — Hi ., 4ï 3: #®. # H 
TÚI V 3B ẤH fủ #E ĐR BE? — Hết một 
tiếng có chủ có khách, có chiếu có dụng, 
có biết ý nghĩa chăng?«. X. »Tứ tân chủ«. 

































































CHỦ TRUNG CHỦ +‡ † ‡ 

Tân: Chỉ cho người học, đồ đệ. Chủ: Chỉ 
cho bậc thầy. Khi tiếp hóa người học, vị 
Thầy đứng ở vị trí của mình triển khai độc 
lập, hoạt bát (không câu nệ theo các 
phương pháp thông thường) giúp họ trở về 
tự ký bản phận, đây gọi là Chủ trung chủ 
và được Thiền tông khen là vị Thầy có lỗ 
mũi. Trái lại, nếu vị Thầy không khéo phá 
trừ chỗ chấp trước của người học thì gọi là 
Chủ trung tân, trong trường hợp này bị 
Thiền tông gọi là vị Thầy không có lỗ mũi. 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


CHUẨN ĐỀ THIỀN LÂM *# ‡‡ ‡# 3k 
Năm phía đông trong chùa Khai Nguyên, 
thành phố Tuyển Châu, tỉnh Phúc Kiến, 
Trung Quốc, phỏng theo hình dáng và cầu 
tạo quần thể kiến trúc theo tuyến trục giữa 


nhưng quy mô nhỏ hơn, tục gọi là »Tiều 
Khai Nguyên Tự«. Được xây cất vào niên 
hiệu Khang Hy thứ I (1662) đời Thanh. 
Hiện còn Đại điện, Giới đàn là những kiến 
trúc đời Thanh. 


CHÚC ?Š 
Việc truyền trao đạo pháp trong nhà thiền. 
Tào Khê Đại Sư Biệt truyện ghi: in (‡ 























".. ẽ.. X3 Ã5 
¿)EH: ° ° ° #2 SkÐM. tt lj Eụ 
ỨC. sé nỊ XE. #4 Nĩ đ — Nhẫn 














(chỉ Ngũ tổ Hoằng Nhấn) Đại sư gọi Năng 
(chỉ Lục tổ Huệ Năng) bảo rằng: ... Nay ta 
muốn thị tịch nên truyền trao đạo pháp lại 
cho ngươi. Ngươi cân phải giữ gìn, chớ để 
dứt mắt1« 


CHÚC PHẠN CHỦ NHÂN # # + 
X 

Ông chủ lo việc cơm cháo. Chỉ Hòa 
thượng trụ trì tự viện. Tiết Bảo Ninh Nhân 
Dũng Thiền sư trong NĐHN dq. 19 ghi: »5ẽ 
H HJ l#š E. 24 #4 3 X J "X Ã| ìL 3š 




































































Wƒ v fR ðm 3 Á L đã. đỀ IỊ Ƒ *Z E5 
5v †È fl IW lv ÍE 7 ÑW 3: ÀÁ ‹ lề 
Íf# Mi Jl. SR 2 3X. Bỗ 2} # Bí 

BH. MB 8. HIẾM HE, #E 























fù 5š. %2 l{ 5 l.. — Nghĩ cũng đáng 
lội, tôi bị gió nghiệp thổi đến phủ Giang 
Ninh, vô cớ bị người đưa lên làm Chúc 
phạn chủ nhân, trụ cải viện đồ nát ở ngã tư 
đường, đề tiếp đãi người nam kẻ bắc, thật 
là việc bát đắc dĩ. Tùy phận có muối có 
dám, đủ cơm đủ cháo, tạm sống qua ngày. 
Nếu là Phật pháp, chưa từng mộng thấy«. 





CHÚC PHÓ ?Š ††‡ 
Việc truyền trao đạo pháp trong nhà thiền. 
Tào Khê Đại Sư Biệt truyện ghi: »/JI % ÙJ 


115 


CHÚC THÁNH TỰ ÿ¿ #8 S‡ 














4b f4 v Phị ƒJ I #£. JM 3š Jẻ Bất TH 
tị. 4 }* i# BE. — Như Lai lấy tâm 
truyền tâm, chúc phó cho Ca-diếp. Từ ngài 
Ca-diếp lần lượt truyền trao cho đến Tổ 
Đạt-mma«. 





CHÚC THÁNH TỰ ?t # $ 

1. Nằm ở phố đông thị trấn Nam Nhạc, 
huyện Hoành Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung 
Quốc. Hòa thượng Thừa Viễn đời Đường 
thiết lập Bát Chu đạo tràng nơi đây siêng 
tu niệm Phật. Niên hiệu Trinh Nguyên 
(785-804) vua ban tên »DI Đà Tự«. Sau 
đổi tên là »Thắng Nghiệp Tự«. Niên hiệu 
Khang Hy thứ 53 (1714) đời Thanh lại đôi 
tên là »Chúc Thánh Tự«. Những bậc cao 
tăng Thiền tông như Nam Nhạc Hoài 
Nhượng, Huyễn Hữu Chính Truyền, Mật 
Vân Viên Ngộ từng cư ngụ nơi nảy, vào 
đời Đường thời kỳ hưng thịnh nhất có 
khoảng ngàn tăng nhân ở đây. Hiện còn 
kiến trúc chủ yếu như Sơn môn, Thiên 
vương điện, Đại hùng bảo điện, Dược Sư 
điện, Thuyết pháp đường, La hán đường, 
Phương trượng đường, Quán ngạn thất. 
Trong La hán đường có 500 tượng La hán 
do vị tăng trong chùa tên Tâm Nguyệt khắc 
nạm hai bên vách chùa, có giá trị nghệ 
thuật nhất định. 

2. Nằm dưới núi Kê Túc, tỉnh Vân Nam, 
Trung Quốc. Đại sư Hư Vân dùng ngân 
lượng tích chứa trong thời gian quyên góp 
ba năm để khởi công xây cất trên nền cũ 
của Bát Vu Am trong thời g1an mười năm. 
Kiến trúc hùng vĩ, tượng đắp đoan trang. 


CHUNG ĐẦU % 5ã 

Tên gọi chức vụ của vị tăng coI việc đánh 
chuông ở Thiền viện. Bách Trượng Thanh 
Quy Chưng Nghĩa Ky q. 8 (Vạn Tục III, 





428 thượng) ghi: »ÃII % ` ?ä 0 HR #lˆ — 
tin ®- lf#P an. - 
khách ra lệnh cho Chung đầu đánh 3 tiếng 
chuông đề Tri khách thắp nhang«. 




















CHUNG HẠ #4 Š 


Qua hết thời kỳ an cư, ở trọn hạ. Ä/ậ/ Am 
ngữ lục ghi: »# E- RE ^% 344v đ§ Llị #ẩ 
.. 1# ấiiW H , lÈ ĐH «4 Ñ.. — Mùa 
hạ năm nay, Thượng tọa Hàm Kiệt đến 
Tưởng Sơn kiết hạ, ngài Bao Thiên phá hạ, 
côn Ngài Hoa Tạng ở trọn hạ«. 

















CHUNG NAM SƠN 4$ # 3 


Còn gọi: Trung Nam Sơn, Thái Ất Sơn, Địa 
Phế Sơn. Gọi tắt: Nam Sơn. Núi ở tỉnh 
Thiêm Tây, Trung Quốc, cách huyện 
Trường An độ 29km về phía tây. Trải dài 
hơn 40 dặm, phía đông bắt đầu từ huyện 
Lam Điền đến phía tây huyện Mi, là một 
phần của dãy núi Thái Lãnh. 

Khoảng giữa thế ký V và VI, có các vị cao 
tăng đến ở núi này rất đông. Như vào năm 
574, vua Vũ Đề đàn áp Phật giáo, hơn 30 
vị cao tăng ở kinh đô và các nơi khác vảo 
trong núi này để ty nạn. Người đời thường 
lấy tên núi để gọi các đại sư như: 

—Chung Nam Pháp Thuận (Tổ thứ 1 tông 
Hoa Nghiêm) 


——Chung Nam Đại sư (Tổ Thiện Đạo). 


—Nam Sơn Luật sư (ngài Đạo Tuyên). 
Chùa tháp nổi tiếng ở núi Chung Nam gồm 
có mộ tháp của ngài Huyền Trang ở chùa 
Hưng Giáo, tháp Từ Ân và tháp Viên Trắc 
ở chùa Tây Minh, hai tháp gạch lớn nhỏ ở 
chùa Hưng Tích, các tháp ở chùa Bách 
Tháp. Ngoài ra trên núi này còn có rất 
nhiều bi minh (bài văn khắc trên bia đá). 


116 


CHƯ PHƯƠNG ñ# ? 





CHUNG SƠN #4 +) 


Năm ngoài cửa Trung Sơn, thành phố Nam 
Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Núi 
nằm theo hướng đông tây dài khoảng 7km, 
ngang hướng nam bắc rộng chừng 3km, 
chu vi 30km. Chỉnh thể có hình vòng cung 
hướng về phía nam. Xa trông giống như 
con rồng uốn lượn quanh co cho nên Gia 
Cát Lượng có thuyết »Chung Sơn long 
bàn« (rồng cuộn Chung Sơn). Tôn Quyền 
thời Tam Quốc vì tránh tên húy tổ phụ Tôn 
Chung, mượn cớ Mạt Lăng Úy Tưởng Tử 
Văn tử nạn nơi đây mà đổi tên là »Tưởng 
Sơn«. Núi này cao hơn những ngọn núi 
khác ở Nam Kinh. Có ba ngọn bảy ra như 
giá bút. Ngọn thứ nhất là Bắc Cao Phong 
cách mặt biển 448m, ngọn thứ hai là Tiểu 
Mao Sơn, cách mặt biển 350m, phía tây là 
ngọn thứ ba Thiên Bảo Sơn, cách mặt biển 
250m. Vào thời Lục Triều, Chung Sơn là 
thánh địa Phật giáo, phân bố xung quanh 
có hơn 70 ngôi chùa am lớn nhỏ, có thể gọi 
là chùa chiền thành rừng, Thích tử thành 
hàng, âm thanh chuông khánh như tơ 
không đứt. Đời Tống Thiền sư nổi tiếng 
Mật Am Hàm Kiệt từng trụ trì Thái Bình 
Hưng Quốc Thiền Tự ở Tưởng Sơn, pháp 
ngữ dạy chúng của ngài được ghi trong 
Mật Am Hòa Thượng ngữ lục. Tháng 9 
niên hiệu Hồng Vũ thứ 1 (1368) đời Minh, 
vua bảo mười vị cao tăng mở Đại pháp hội 
tại Tưởng Sơn Thiền Tự để siêu độ thần 
dân tướng sĩ đã tử vong trong chiến tranh. 
Thiền sư nổi tiếng Sở Thạch Phạm Kỳ 
thăng đường thuyết pháp nơi pháp hội, 
quan trong triều tâu bày pháp ngữ này lên 
vua, Thái Tổ rất vui. Về sau vì xây lăng 
Minh Hiếu cho nên tất cả tự miếu đều di 
đời sang sườn núi đông nam, hợp làm một 


chùa, đổi tên là »Linh Nham Tự«. Sau khi 
Tôn Trung Sơn đem về an táng nơi đây, 
Chung Sơn bèn trở thành khu nghĩa trang 
để cho người chiêm ngưỡng và du lãm. 


CHÚNG LIÊU # # 

Tức là phòng xá của chúng tăng nghỉ ngơi 
ở Tăng đường trong Thiền viện. Trong 
phòng liêu có các chức vụ: Liêu nguyên, 
Liêu chủ, Phó liêu, Vọng liêu và Chúng 
liêu hành giả. 

CHÚNG TỪ # # 


Xưng hô đối vơi tăng chúng. Minh Giác 
ngữ lục q. I ghi: »H_. 1 3% B ft mã 






























































f§. 27 3È 3 # 0š ñ. ##t | PH Zk J 
l,. #4 thị {l #E ƒ*š 2 #£. 3š JE 2 
H.. 43 n # Z\ BH + #š ÃÄ{ ft ‹ # 
5š AE 4 lH} là #J ñŠ . Chẳng hạn như 


viện này ở một góc văng vẻ, nếu không 
nghĩ đến việc báo ân Phật thì không đề tứ 
chúng đến ở nơi này. Sợ sơn tăng sau khi 
xuất phái, pháp tịch trồng trơn, cho nên 
hôm nay sai khai sĩ TỔ Công tiếp tục trụ 
trì, hi vọng chúng từ đông lòng khuyên bảo 
mời thỉnh. « 


CHƯ PHƯƠNG 3# 3 

Thiền sư ở các nơi, hoặc chỉ cho các Thiền 
viện. Tiết Tuyết Phong Huệ Không Thiền 
sư trong NĐHN q. 18 ghi: »‡ñi | S l£ 3s 
li 5 ZZ Xã Hi. + 8B  K #. -} JH 
IBỊ IV RỊ ý ñấ 27. 3M ñB ñd 4. lữ 
3J ‡l }A Hĩ lí. — Thiển sư Tuyết Phong 
Đồng Sơn Huệ Không ở Phúc Châu, con 
nhà họ Trần tại quận nhà. Sư xuất gia năm 
14 tuổi, liền đi đến các Thiên viện, yết kiến 
các thiên sư, sau cùng ở chỗ Thảo Đường, 
sư khế ngộ«. 


















































117 


CHƯ SẮC 3# É. 





CHƯ SẮC 3 #, 

Chỉ cho các thứ việc, các thứ vật. Điều 
Nguyệt Phân Tu Tri trong Sốc Tu Bách 
Trượng Thanh kHC q. 7 (Đại 48, 1155 
thượng) ghi: »jš 4X. 4 # ññ  Ẵã 
lÑ.. « 

»Cuối năm tổng kết, báo cáo các thứ số 
sách, giấy tờ«. 

— Chư sắc nhàn nhân: Chỉ cho người vô 
dụng. 














CHỨNG CHÂN TỰ # ä # 
X. Vân môn tự. 


CHỨNG ĐẠO CA CHÚ ‡# :# 3# ‡š 

1. Sách, I quyên, do Phạm Thiên Ngạn Kỳ 
soạn vào đời Tống, đệ tử là Huệ Quang 
biên tập. Tác giả đem »Chứng Đạo Ca« 
của ngài Huyền Giác đời Đường giải thích 
rõ từng câu để chỉ cho người học con 
đường tắt tham thiền ngộ đạo. Sách được 
ấn hành vào niên hiệu Gia Định thứ 12 
(1219), được xếp vào Tục Tạng kinh tập 
111, trang 357. 

2. Sách, 1 quyên, do Diệu Không Tri Nột 
soạn vào đời Tống, đệ tử là Đức Tối biên 
tập. Tác giả cho rằng Phật pháp tuy chắng 
phải do tìm kiếm trong văn tự ngữ ngôn 
mà được, nhưng người độn căn vẫn cần 
phải nhờ sự giải thích của ngôn ngữ văn tự 
để tìm hiểu yếu chỉ Phật pháp, cho nên 
ngài soạn ra sách này. Sách được ấn hành 
vào niên hiệu Thiệu Hưng thứ 16 (1146) 
đời Tống, và được xếp vào Tực Tạng kinh 
tập 114, trang 890. 

3. Sách, 1 quyên, còn gọi: Chứng Đạo Ca 
chú tụng, do Trúc Nguyên Vĩnh Thịnh 
soạn vào đời Nguyên, Đức Hoằng biên tập. 
Dưới mỗi câu của Chứng Đạo Ca, ngài 
Vĩnh Thịnh có làm lời bình ngắn, hợp 


nhiều câu lại để chú thích, bình luận và 
phụ thêm bài tụng. Sách được ấn hành vào 
niên hiệu Chí Nguyên thứ I (1341) đời 
Nguyên và được xếp vào Tục Tạng kinh 
tập 114, trang 904. 


CHỨNG KHÔNG ĐẠI SƯ ‡# # X 
l 


Hiệu của Thiền tăng Cư Độn, đời Đường. 
X. Cư Độn. 


CHỨNG NGỘ ‡# 
Còn gọi: Triệt ngộ, Triệt chứng. Chỗ viên 
mãn công phu tu tập, an trụ tính giác trọn 
vẹn. Đây là cảnh giới tự tâm do công phu 
tu hành phát ra, không phải là sự chỉ dạy 
của thầy bạn, nên cũng gọi là Trí vô sư. Trí 
nảy tương đương với Huệ trong ba môn 
»Giới, định, huệ«. Thiên Quan Sách Tiến 
(Đại 48, 1101 thượng) ghi: »ï# Ä f#.v 7U 
HH, 3ã  ñ lí 1l? „HE 


# l§ 
































†#. HỊ  — 4 X 8 mm  ƒ 
tUea4s 8E E= 4v 2E: 3H 
ZE. đf ®ÍÑ lí.  # ®*ÍX‹ — Chư 





đại đức! Trong 90 ngày qua đã được 
chứng ngộ hay chưa? Nếu như chưa ngộ 
thì thêm một mùa đông đã luống qua vô 
ích... Đâu quản ba đời, năm đời, mười đời, 
một trăm đời, nếu chưa triệt ngô quyết 
định không thôi«. 
Thiên Uyến Mông Cầu (Vạn Tục 148, 97 
thượng) ghi: »{‡k #? ‡ š# jã HỤ li Z RE 
£È ĐWÑ.. #6 23 ñM HH ñ# Tí v IÍJ TẾ ñỠ ‹ 
Sư ở Hương Lám Tịnh Công thụ giới cụ 
túc. VỀ sau sư tham vấn nới Thắng Tịnh 
Phổ mà triệt chứng«. Theo: Yếu Chỉ Thiền 
tông của HT. Thanh Từ. 
































CHƯỚC NHIÊN 2 #4 
Thực sự. Vân Môn quảng lục q. trung ghi: 


118 


CHỦY THƯỢNG GIA CHỦY !# F }J| ý 





»É#t t JR [ä|  J 2x. Phù. 2 “ 
H H ri  #i fZ # 7F 4. H H 1 
#IU. 2 #t ñỦ f . 5 4z. ®ÃI 
Xi. Hị 2x. ‡J # 2 Íl. — Nêu ra 
việc Trường Khánh hỏi Tụ Tài: Phát giáo 
nói chúng sinh dùng hằng ngày mà không 
biết. Sách Nho cũng nói dùng hằng ngày 
mà không biết. Vậy không biết cái gì? Tú 
Tài nói: Không biết đại đạo. Sư nói: Thực 
sự ông không biết.« 
































CHƯƠNG KỈNH TỰ # # ‡ 

Chùa ở ngoài cửa Thông Hóa, Đông thành, 
huyện Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung 
Quốc. Dưới triều vua Đường Đại Tông, 
quan Nội thị Ngư Triều Ân vì Hoàng thái 
hậu Chương Kinh mà xây cất. Ngài Pháp 
Khâm ở Kính Sơn thuộc tông Ngưu Đầu 
nhận lời mời của vua Đại Tông, về trụ trì 
chùa này và được Vua ban hiệu là Quốc 
Nhất Quốc Sư. Thiền sư Hoài Uâẫn, nối 
pháp Mã Tổ Đạo Nhất cũng từng ở chùa 
này. 


CHÙY 3 , 4È, 4£. # 

1. Bạch chùy É1 ÖÉ, tương đương với việc 
xướng tăng bạt. X. Bạch chùy, Kiền chùy. 
2. Châm chùy #† ñŠ: Cái dùi, chiếc kim 
dùng đâm lên đầu lên trán thiền tăng để 
khảo nghiệm trình độ tu hành của họ đến 
đâu. X. Châm chùy. 

3. Kiềm chùy #H 8É: Búa kìm là các khí cụ 
trong lò rèn. Nhà thiền dùng để dụ cho thủ 
đoạn, phương tiện rèn đúc thiền tăng nhằm „ 
giúp họ trở thành bậc tông tượng trong 
thiền môn. X. Kiềm chùy. 


CHÙY CHÂM 3 # 
Còn gọi: Chùy fĩnh, Truy châm, Chùy đôn. 
Ở trong Luật viện hoặc trong Thiền đường, 


khi chúng tăng tê tựu đông đảo, vị Duy-na 
dùng chùy gõ vào châm để khiến đại chúng 
lặng lẽ, nghiêm túc. 

Chùy: Cái dùi để gõ đánh; Châm: Cái đài 
nhỏ bằng cây. Cả hai đều có hình bát giác 
tượng trưng cho 8 hướng của núi Tu DI 
trong Vũ trụ quan Phật giáo. Thông 
thường, ở Trai đường khi chư tăng t tựu 
để thọ thực thì sử dụng đến chùy châm. 


CHÙY TẤN # ‡š 

Chùy: Chiếc roi; Tân: Đuôi đi. Đối với vị 
tăng nào phạm việc ác một cách nghiêm 
trọng thì lấy roi đánh đuôi đi. Đây là hình 
phạt nặng trong các tự viện Thiền tông. 


CHỦY ĐÔ LÔ °* 3£ # 

Nói nhiều lời. Truyện Thiền sư Bội 
Chương Hoàng trong Ván Cự Sơn Chí gh1. 
šJ -ƒˆ fù PE #t.. đi M £ H Đ§ 

1Ð 7E 4 HJ 0W. f} *H Mỹ #l l 

»Câu tử Phật tính vô 

Triệu Châu bất tự hô 

Nương sinh kim khám phá 

Phật Tổ chủy đô lô« 

»Con chó không Phật tính 

Chẳng phải Triệu Châu nói 

Nay nhìn tận mặt mẹ 

Phật Tổ nói nhiễu lời«. 














CHỦY THƯỢNG GIA CHỦY ?š + 
?u ặ 

Trên mỏ lại gắn thêm mỏ, nghĩa là việc 
làm dư thừa. Uyến Lăng lục ghi: »ã #Ä ') 
. —Đ 5S ữ., ¬. ø Thị já 
MB fU? 42H HỚR EJMØ{., Mặ E JU 
Mỹ . — Nói nín động tịnh, dắt. cả thỉnh sắc 
đếu là Phật sự, còn tìm Phật ở chốn nào? 
Chẳng thể trên đâu chồng thêm đầu, trên 
mỏ lại gắn thêm mỏ«. 





























119 


CHUYÊN TÍN # {š 





CHUYÊN TÍN Ÿ 4š 

Trong Thiền viện, người được phái đi xử 
lý một việc gì đặc biệt, gọi là Chuyên sứ. 
Văn thư mà Chuyên sứ cầm đi gọi là 
Chuyên tín. 7iển Uyển Thanh Quy q. 6 
(Vạn Tục 111, 455 hạ) ghi: »8‡ ƒ# }* f: 
l À Ÿi Ni J —= #Ê C — J 2 1 lb §í 
f. f#  #WỡI. F lã #íŒ. Hỗ f 
+Z#®. X— RÐx % Hổ. 71 N 18 = 
JF ) ‹ — Chuyên sứ đến trước mặt vị Trụ 
trì trình bày 2 lân, mỗi lần 3 lạy. (Một lần 
trình bày nói: Kẻ đưa văn thư này muốn 
được hâu hạ ngài, ý nguyện của kẻ này hết 
sức chiêm ngưỡng ngài. Một lần nữa trình 
bày thì hàn huyên tâm sự rồi lạy ba lạy)«. 









































CHUYỂN ‡‡ 

I1. Tụng đọc kinh Phật. Tối Thượng Thừa 
luận ghi: »}' — l &#& 2 3 ?⁄ IH. 
Mười hai phân giáo thường tụng trong mỗi 
niệm« 

2. Cảng thêm, lại còn. Tiết Nhữ Châu Nam 
Viện Ngung Thiền sư trong LĐHY dq. I 
ghi: »R $ Ÿ? FÍJ. Á ⁄k B4 ñÈ HH. — 
Vàng ròng đã được trui luyện trăm lần nên 
bỏ vào lứa càng thêm tươi sảng«. 








CHUYỂN MÊ KHAI NGỘ #‡ ‡# 
Tế 


š B 


Còn gọi: Chuyển phàm thành Thánh. Ra 
khỏi sinh tử mê vọng trong ba cõi, đạt đến 
cảnh giới Niết-bàn giác ngộ. Giáo pháp nói 
về chuyên mê khai ngộ, trong đạo Phật có 
thể chia làm các loại: 

— Thánh Đạo môn: Chứng nhập ở cõi 
này. 

— Tịnh Độ môn: Chứng đắc ở cõi khác. 
— Tiệm giáo: Nhiều kiếp tu hành. 

— Đúốn giáo: Thành Phật ngay thân này. 


CHUYỂN NGỮ # ‡# 

Lời lẽ sắc bén tùy cơ nghi mà chuyên biến 
một cách tự do tự tại. Lúc thiền giả (người 
học Thiền) mê lầm không hiểu, tiến thoái 
lưỡng nan, vị sư gia tức thì xoay chuyền cơ 
phong hạ ngay chuyên ngữ để giúp hành 
giả khai ngộ. Phần Giải thích của tắc 96, 
Bích Nham lực q. 10 (Đại XS 219 thượng) 
ghi: »Ñl ?M 2 J = đã ññ HH J v ñH Tế AỊ 
=: EU R ®4⁄. - 2H Châu dạy 
ba chuyển ngữ này xong, cuối cùng còn 
nói: Chân Phật ngồi trong nhà«. 








CHUYỂN THÂN ‡‡ # 

Xoay mình. Thiền tông dùng từ này để chỉ 
cho trạng thái đôn ngộ của hành giả tham 
thiên. Tham thiên kệ trong Thiên Tịnh Hợp 
Yêu của Thiên sư Phương Tụ Thành ghi: 
z. # MỸ? —. ỲW Z1 B ÿW 

tị Fƒ l# 4 .  fú ft 2) 

Tham thiền đệ nhất 

Đoan tu tự quyết 





Điệu tý chuyển thân 

Bắt giả tha lực«. 

»Pháp tham thiên bậc nhất 
Ti hẳng thắn tự giải quyết 
Khi vung tay xoay mình 
Chẳng nhờ sức người khác«. 


CÔ MINH #£ 3 

Vẳng sáng riêng lẻ, chỉ cho thật tướng của 
Phật tính, hoặc Tự cà, hoặc Chân ngã. 7ổ 
Đường tập q. 5 ghi: »I 3 Ä Zb j§ v RW 
Bí HA &£. 5 4 ft: ?ï Ä.. fÑ HỊ Ấñ 
†# XlJ.. — Nghĩ điều trong xinh Igười ft lo 
buôn, phong cách quy củ tự nhiên đầy đủ. 
Pháp trần tụ lại ở nơi tiếng nói và dáng 
người, cô mình bặt mọi dính mắc«. 








+? 








120 


CỔ DÃN #: 5| 





CÔ NGẠNH #£ Z 

Người cứng cỏi hoặc cơ phong cứng rắn. 
Tiết Thiên Đồng Hàm Kiệt trong NĐHN dq. 
10 ghi: »⁄E f ⁄ f7. Mú 3 ÃliMlủ. 1 
ñB JRR RE ÿS fỊỤ Z HHỊ 4. jš j{ HH. ## 
/Ñ) Xl IHỊ. — Sw không ngại đi xa, 
tham khắp các bậc tri thức, về sau yết kiến 
Ứng Am ở Minh Quả, Cù Chỉ. Cơ phong 
của Ứng Am cứng rắn khó vào, sư nhiều 
lần bị quở trách«. 











CÔ TỨC +3 $. 

»Cô« là cầu thả, »Tức« là nghỉ ngơi. Nghĩa 
là cái đạo của tiêu nhân thì câu thả tạm yên 
vậy. Thiên Lâm Bảo Huấn q. 1 (Đại 48, 
1018 thượng) ghi: »#Ä —- # R# #lJ 3? lề 
8.2 Z ù. RỊ {k X #h R HỆ ƒf 
®. H ÄK Z1. XS 
Sf-. — Nhưng có một điều: Nếu tâm mình 
tính đến lợi hại, so sánh hơn thua, thì sa 
đọa vào lỗi lầm cẩu an và cầu thả. Vả lại, 
thân đã bất chính thì đâu thể học đạo 
được!«. 























CÔ XƯỚNG 3% "8 

Đánh giá kêu bán. Chương »ÏIrùng San 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Trạng« của 
Hy Vị trong CĐTĐL q. đầu ghi: »ìŠ }* JÄÑ 
J£ ®# IE H*J FH. Xf % ?*  !R 8 
đt ẤÈ — là —. | ẤR + ÁC LH ñỀ L THỊ 
{T ` IH, ÿä 3l 1H ll. Bèn vào ngày 
10 tháng l năm Bính Thìn đem y bát đánh 
giá kêu bản tất cả được hơn một vạn hai 
ngàn xâu tiễn, ngày hôm nay sai thợ khắc 
bản lưu hành với đời, truyền bá đạo của 
Tổ.« 



































CỐ # 
Có tình, chỉ để. Đàn Kinh bản Đôn Hoàng 
ghi: »‡È út ã Z4 3Š, 2E #  ‹ - 


Tôi từ xa đên chỉ đê cáu pháp, không cán y 
ảo.« 


CỐ TẤT EỊ % 

Phép tắc cố định chẳng thay đổi. Tiết 
Lương Sơn Sư Viễn Thiền sư trong NĐHN 
q. 10 ghi: »# #J§. H 3É 5% Hl 2% # 
li] 4. M # Đí lỊ, Bề H ff Ấ‹ 
Có một bọn chỉ nói rằng bậc Tông sư 
không có phép tắc có định, hế có ai hỏi 
điêu chỉ, thuận miệng đáp ngay«. 

































































CỔ CHÙY +% 4 

Cái dùi xưa, dụ chỉ cho cơ phong cơ ngữ. 
Bài ›LỆ giác ngâm‹ của Hòa thượng 
Hương Nghiêm Trí Nhàn trong CĐTĐL q. 
30 ghi: »H 3ñ. Hỗ # ĐJ v 

ĐlẾE tt Đ VẾ Đ Má 

»Nhật lý ngữ, ám tha thiệt 

Khoái ma cổ chùy tịnh khiêu yết«. 

»Trong ngày nói ra lời tha thiết 

Mài nhọn dùi xưa sạch xoi mói«. 











CỔ CHUYẾT # ‡# 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên đầu 
đời Minh, hiệu Tổ Đình, người xứ Tô 
Châu, Trung Quốc, nối pháp thiền sư Trí 
Độ, tông Lâm TẾ. 


CỔ DẪN #‡ 7| 

Cô động, đưa đường dẫn lối. Phần thượng 
của Trung Phong quảng lục q. 4 ghi: »}) 
® ñT ñ ñn. EH 6 Tý. # 5| 
Ä THỊ fb — # — Mỹ Z Ƒ 7E #I HỊ ## 
®. 4 m ĐI % H.M: # E ¿ - Đối với 
người có trì giải tà vạy, thiển sư dùng ngôn 
ngữ kỳ đặc, khen chê, thưởng phạt đánh 
hét đề đưa đường dẫn lỗi cho họ; từ xưa 
tới nay các ngài đều làm như vậy«. 

















121 


CỔ ĐÌNH THIỀN SƯ NGỮ LỤC TẬP LƯỢC + /š 3# lí š# $# # 





CỔ ĐÌNH THIỀN SƯ NGỮ LỤC 
TẬP LƯỢC + # Z# Ég ‡# # ‡† 8 
Ngữ lục, 4 quyền, do Đào Diên biên soạn 
theo nội dung bộ ngữ lục của thiền sư Cổ 
Đình Thiện Kiên. Nội dung gồm: 

— Quyền 1: Hành cước, Pháp ngữ, Thuyết 
giới, Tâm yếu, Tam-muội, Huyễn chương, 
Cảnh đồ (Răn nhắc đệ tử), Huấn đồ (Dạy 
bảo đệ tử). 

— Quyền 2: Tam-muội, Thiền định, Hoa 
Nghiêm Huyễn Trụ Lược tích, Hoa 
Nghiêm đại ý, Thị Nhất Tông Đầu-đà, Vô 
Tự trực thuyết, Hỏa lô đầu thoại, Ngưu thủ 
nhật lục. 

— Quyền 3: Luận, Thư, Bạt, Tụng. 

— Quyền 4: Kệ tán, Ca, Thất tuyệt, Ngũ 
luật, Thất luật, Tạp thể v.v... 

Sách này được khắc bản lưu hành năm 
1633. 


CỔ ĐỨC +# /& 

Chỉ các bậc Cao tăng thời xưa, bậc Cao 
tăng đã qua đời. Phần giải tụng của tắc 59, 
Bích Nham lục q. 6 (Đại 48, 191 thượng) 
ghi: »4 lủ ft ll] rĩ fấ: 1H Ị $ f8? 
+ il 4: BH —=N. ŸẤÑR_—đỶ.- 
Chăng thấy tăng hỏi Cổ đức: Thế nào là 
Phật? Cổ đức đáp: Đâu dài ba thước 
(0,9m), cô dài hai tác (0,06m)«. 






































CỔ ĐỨC THIỀN TỰ # 2š 3# 3 

Chùa nằm ở Đông Đoan, đường Giải 
Phóng, Hán Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh 
Hồ Bắc, Trung Quốc. Do Hòa thượng 
Long Hy sáng lập vào niên hiệu Quang Tự 
thứ 3 (1877) đời Thanh, ban đầu gọi là »Cổ 
Đức Mao Bồng« (Lều tranh Cổ Đúc). Niên 
hiệu Quang Tự thứ 31 (1905) đời Thanh 
mở rộng xây dựng. Năm 1914 đến năm 
1919 cải tạo và xây dựng lại đồi tên là »Cổ 


Đức Thiền Tự«. Năm 1921 lại xây cất 
thêm. Hiện còn kiến trúc chủ yếu như 
Thiên vương điện, Đại hùng bảo điện, 
Huyễn giác xá, Quán Âm đường, Tàng 
kinh lâu. Đại hùng bảo điện xây dựng mô 
phỏng theo kiểu chùa A-nan-đà ở Mianma. 
Hình dạng phần đỉnh có 9 tòa Phật tháp 
»cửu long bái thánh«, 96 cái bệ chín hoa 
sen, 24 chư thiên Bồ Tát, bố cục khéo léo, 
kết cấu nghiêm cân. Cửa cái, cửa số, tường 
vách được thiết kế tỉ mi, trang sức hoa lệ 
hiển bày phong cách đặc biệt trong nghệ 
thuật kiến trúc. 


CỔ ĐƯỜNG TỰ % # 3 

Chùa ở ngoại ô phía Đông bắc thành phố 
Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 
Được xây dựng vào niên hiệu Thần Long 
thứ 1 (705) đời Đường, ban đầu gọi là 
»Phúc Tiên Tự«. Võ Tắc Thiên từng soạn 
văn bia Phù Đồ cho chùa, Ngô Đạo Tử có 
vẽ bức Địa ngục biến đồ. Niên hiệu Khai 
Nguyên thứ 2I (733) tăng nhân Nhật Bản 
là Vinh Duệ và Phố Chiếu sang Trung 
Hoa, vua Đường Huyền Tông bảo hai vị 
ngụ ở chùa Phúc Tiên và nhờ trụ trì chùa 
này là Đại sư Định Tân truyền giới cho hai 
người. Ba năm sau, Vinh Duệ và Phổ 
Chiếu cầu thỉnh tăng nhân chùa Phúc Tiên 
là Đạo Tuyển sang Nhật Bản hoằng pháp 
truyền giáo, về sau trở thành truyền nhân 
đời thứ hai của Thiền tông Nhật Bản. Chùa 
này chiếm địa vị trọng yếu trong quan hệ 
Phật Giáo Trung Nhật. Niên hiệu Thiên 
Khải thứ 2 (1622) đời Minh tháp cao trong 
chùa sụp đồ, chùa Phúc Tiên bị phá hủy. 
Dân làng đem những phần di vật dời về 
phía Bắc vài dặm xây dựng lại tự viện. 
Năm 1922 trùng tu, đề tên là »Cổ Đường 
Tự«. Chùa quay lưng về hướng nam nhìn 


122 


CỔ MAI # l§ 





về hướng bắc, lưng tựa Lạc Hà, mặt đối 
diện Mang Sơn. Hiện còn bốn lớp kiến trúc 
là Sơn môn, Thiên vương điện, Bạch y 
điện, Lập Phật điện. 


CỔ HOÀNG #‡ 3# 

Lung lay như cái lưỡi gà trong ống sáo, chỉ 
cho lời nói khéo léo. Thư đáp Đồng Văn 
Thừa Thiền nhân trong HSLNMDT dq. 1 
ghi: »†- H É Ñ,.  ñ5 l§ 2#. 7R 
1l 35 1H ñ§ HỊ 1W + Hù X[Ƒ]J., S8 1W sò 
#k j| Sš #} †f{ H§? — 1.700 vị thiển sư 
dùng lời nói khéo léo để truyền bá, cũng 
chẳng qua là giúp nhau phát mình pháp 
môn tâm địa này, há ngoài tâm này mà tìm 
điệu ngộ nào khác được sao?«. 























CỔ HỢP #‡ 2- 

Cô động. Bài thơ »Phổ Hóa« trong NTNL 
q. hạ ghi: 

2í li 2E ?È fH[ Já 2K 

3% f3 li J# EH Ìh jÚl 

? ñ lấc bà HỤ) BÀ H 

® + X Mù fR 38 đế 

»Giả hán tâu tùng hà xứ lai? 

Cô hợp Lâm Tế-Bạch niêm tặc 

Đạc thanh diêu hám động phong lôi 
Chí kim đại địa câu lang tạ«. 

»Gã này từ đâu lại đến đây? 

Cổ động (cho) Lâm Té-tay trộm giỏi. 
Tiếng linh chắn động gió và sắm 

















Đến nay thê giới còn bừa bộn«. 


CỔ KIM ĐỘC LỘ ẨN HIỂN VÔ 
PHƯƠNG 3 + 3 #$ lễ #4 & 2 

Cổ kim: Biểu thị thời gian; vô phương: 
Biểu thị không gian. Một mình hiển bày 
trong xưa nay, không nhất định. Thiền tông 
dùng cụm từ này để chỉ cho chân lý Phật 
giáo không hạn cuộc trong thời gian và 


không gian. Viên Thông Đại Ứng Quốc Sư 
ngữ lục, q. thượng (Đại 80, 95 hạ) ghi: »#? 
kb ® # 2š 7K. Ì# 5£ ñn A Inj ĐÈ jế $3 
#ậ? Đïi DẢ tị `2 lã ?g.v BM ÑH Ẩ 7 . 
Cổ đức nói: Nếu như chỉ nói về Tông thừa, 
thì các ông lãnh hội ở chỗ nào? Vì lẽ, chân 
lÿ Phát giáo không bị hạn cuộc bởi thời 
gian và không gian«. 
































CỔ KIM TIỆP LỤC + 24 ‡š # 
X. Phật Tổ Chính Truyền Cô Kim Tiệp lục. 


CỔ KÍNH # 3 

Gương xưa, dụ cho Chân như Phật tính, nó 
tuy có khả năng chiêu soi khăp không gian 
thời gian, nhưng không có ý niệm chiêu 
SOI. Bài thứ nhât trong Sơn Cự Bách Vịnh 
của Thiên sư Tông Bản ghi: 

II hú tí Đá ^ HH RE 

JR ? lf lã 3L #q Đủ 
2} HH IhÍ lá 2 Z 


»Sơn cư cô kính cửu mai trân 





















































Kñm nhật trùng ma khí tượng tân 
Ngân cấu tịnh trừ quang thủy hiện 
Phân minh diện kiến bản lai nhân«. 
»Ở núi gương xưa dinh bụi trần 
Nay được chùi lau, dáng mới tỉnh 
Bợn nhớp sạch rồi, gương lấp lánh 
Chiếu soi diện mục thật phán mình«. 


CỔ LÂM +% 3+ 
Hiệu của Thiền tăng Cơ Như đời Thanh. 
X. Cơ Như. 


CỔ MAI % 3# 
Hiệu của Thiền tăng Chính Hữu đời 
Nguyên. X. Chính Hữu. 


123 


CỔ NGUYỆT +¡ H (1843-1919) 





CỔ NGUYỆT + ÿj (1843-1919) 

Thiền tăng cận đại, họ Chu, tự Viên Lãng, 
người xứ Phúc Châu, Trung Quốc, nối 
pháp tông Tào Động. Sư trụ chùa Dũng 
Tuyển ở Cổ Sơn. 


CỔ NHAM +% # 
Hiệu của Thiền tăng Phổ Tựu, đời Nguyên. 
X. Phổ Tựu. 


CỔ NIỆM % 4 (1841-1916) 

Thiền tăng cận đại, họ Thư, tự Thanh Nhất, 
hiệu Huyễn Ảnh, người xứ Chung Tường 
(nay thuộc tỉnh Hà Bắc) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Quảng Phúc Thanh, tông 
Lâm Tế. Tác phẩm: Tông Cảnh Tiệp Yếu, 4 
quyền. 


CỔ QUÂN TỲ KHEO +# 34 tt # 
Thiền tăng Đức Dị đời Nguyên, người đời 
gọi là Cổ Quân Tỳ-kheo. X. Đức Dị. 


CỔ SƠN THẦN YẾN THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC 3 ¿h 3} # 3# É ‡# 

Gọi đủ: Cổ Sơn Tiên Hưng Thánh Quốc 
Sư, Hòa thượng Pháp Đường Huyễn Yếu 
Quảng tập. Còn gọi: Hưng Thánh Quốc Sư 
Huyễn Yếu Quảng tập. Ngữ lục, 1 quyên, 
do Thần Yến soạn vào đời Đường, được 
xếp vào Cổ Tôn Túc ngữ lục quyền 37, và 
Tục Tạng kinh tập I18, trang 619. Nội 
dung gồm có: Các ngữ yếu thượng đường, 
lời của sư khám nghiệm tăng, lời đàm đạo 
với bậc Lão túc các nơi, lời thăm hỏi các 
bậc Đế vương, kệ tụng, sau cùng có lời bạt 
của Sĩ Khuê. 


CỔ SƠN VI BÁI THIÊN SƯ HOÀN 


SƠN LỤC 3# , É, # 3 Éậ :š ›Ù› # 
X. Hoàn Sơn lục. 


CỔ TẮC + ñ\ 

Câu nói dạy chúng của Cô đức. Bao gồm 
các câu nói của Phật Tổ và thiền sư, các 
công án ngộ đạo của Cô đức, những lời hỏi 
đáp để khám nghiệm nhau của các sư gia. 
Những câu nói này được nhiều người tham 
thiền đời sau tôn là pháp tắc khuôn mẫu 
nên gọi là Cô tắc, hay Cô tắc công án. 

Cổ cách = Cổ nghi = Cổ triệt: Chỉ cho 
phong cách gương mẫu về ngôn hạnh của 
Cô đức. 


CỔ THANH QUY + ;# 3#, 

Còn gọi: Cổ quy, Bách Trượng thanh quy. 
1. Chỉ cho Thanh quy do Thiền sư Hoài 
Hải ở núi Bách Trượng biên soạn vào đời 
Đường. 

2. Tự tính. Kiết hạ khai thị chúng ở Thuận 
Tâm Am trong Thiên Mục Minh Bản Thiên 
sư tạp lục (Vạn Tục 111, 364 hạ) ghi: »}‡ 
lạ if Á v TẾ fã EM HÉ H 4 — 2H ÌM 
Jú. H Z2 % šU fU H ‹¿ — Chỉ như 
các ông, trong lòng mỗi người đêu có một 
bản cô thanh quy, chẳng nên phạm vào lúa 
mạ của người«. 


















































CỔ THOẠI +# ‡# 
Công án thời cổ đại. Pháp Diễn ngữ lục q. 






























































trung ghi: »É 4 ( ẤÃ 3 ÿã Xã Hll ở. 3š 
1š ) X # flñ mí ấn. fổÙM #Z ƒ fE lÄ 
# tị fBJ ft lÉ 26 ƒ v ĐH 3š Íh f. 
4 lí I3.  E IH ý Hệ B #Š j. 
x#!'!' H3 #4 £Zz. H # 
lƑ 4È? -— Bạch Vân (là pháp hiệu của 


thiền sư Pháp Diễn) còn có một cổ thoại. 
Ông già Thích-ca nhập Niễt-bàn ở bên bờ 
sông Bạt-đề; ngài Ca-diếp mới đến, đi 
vòng quanh kim quan buôn khóc. Khi ấy 
Thế Tôn vì ngài thò hai bàn chân ra ngoài. 
Đại chúng! Hãy nói lúc nhập Niết-bàn là 


124 


CÔNG ÁN 2 & 





phải, hay lục thò hai bàn chân ra ngoài là 
phải?«. 


CỔ TÔN TÚC NGỮ LỤC #% #' # ‡# 
%k 

Ngữ lục, 48 quyển, do Trách Tạng Chủ 
(Tăng Dĩnh Thủ Trách) soạn vào đời Tống, 
sư Tịnh Giới chùa Lan Cốc hiệu đính lại, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 118, trang 
157. Bộ ngữ lục này căn cứ theo bộ Cổ 
Tôn Túc Ngữ Yếu 4 quyền, khắc bản vào 
khoảng năm I 141-1167 cũng do chính ngài 
biên soạn. Nội dung sưu tập ngữ lục của 
hơn 40 vị danh đức trong Thiền tông, từ 
Nam Nhạc Hoài Nhượng đến Mã Tổ, Bách 
Trượng, Lâm Tế, Vân Môn, Chân Tịnh, 
Phật Nhãn, Đông Sơn. Những ngữ lục này 
phần lớn không thấy ghi trong Cảnh Đức 
Truyền Đăng lục. 


CỐC ẨN SƠN # lễ ›Ù; 

Khoảng 7km phía Đông nam Tương Phản, 
Hồ Bắc, Trung Quốc. Đời Tấn, Tập Tạc Xi 
ấn cư nơi đây. Trong núi có chùa Cốc Ấn 
sáng lập vào đời Tấn, ngài Đạo An từng ở 
nơi đây. Trí Tĩnh thuộc tông Tào Động, đệ 
tử nối pháp của Trí Tĩnh là Tri Nghiễm, đệ 
tử nối pháp của Tri Nghiễm là Khế Sùng 
đều trụ trì chùa này. 


CỐC ĐẦU ##t 5ã 
Người trông nom lúa thóc trong chùa. 
Chức vụ này đứng dưới Điên tọa. 


CỐC TUYỂN 4- #& 

Thiền tăng đời Tống, hiệu Đại Đạo, người 
xứ Tuyền Châu, nối pháp Phần Dương 
Thiện Chiêu, tông Lâm Tế. Người đời gọi 
sư là »Ba Tiêu Am Chủ«, »Tuyển Đại 
Đạo«. 


Tác phâm: Lực Ba Ty Ca. 


CÔN CẦU 3# & 

Lăn trái cầu. Công án, sự việc thấy ở tiết 
Tuyết Phong Nghĩa Tồn Thiền sư trong 
NĐHN dq. 7 ghi: »Một hôm sư thăng tỏa, 
tăng chúng tập họp đây đủ. Sư lăn quả cầu 
số, Huyễn Sa bèn lượm lại đặt vào chỗ 
cũ.« Đây là sự thi thiết vô nghĩa của Thiền 
gia, ý nghĩa quét sạch ngôn ngữ ý thức của 
người học đạo, không thể dựa vào tình 
thức ý tưởng để suy đoán lý giải. 

Tiết Thiềm phán Lưu Kinh Thần cư sĩ 
trong NĐNN 4q. 16 ghi: »2} 2š Zl| É #t 
fí F1 Rš--- H ‡Ÿf #% 7K "J.  tR ?? 
7j. H PR fHẴẤX +. †[ 8 EX #.-— 
Chia tông tách phái đều có môn đình... 
hoặc câm chỉa giương cung, lăn cầu múa 
hót, hoặc khuân đá gánh đát, đánh trồng 
thổi lông.« 























CÔN LUÂN TƯỚC SINH THIẾT # 
T3 "JÑ 2 S3 

Nhai nguyên cả thỏi sắt, vốn đã không nhai 
được mà cũng chắng có mùi vị. Thiền lâm 
dùng nhóm từ này để chỉ trạng thái không 
còn phân biệt suy nghĩ. # Đường Hòa 
thượng ngữ lục q. l1 (Vạn Tục 111, 330 hạ) 


ghi: »Íft |]: 5% tị ?# {J. 18 ñất 
N# 9 !b #Êt? HỮ 2ã: BH # I§ % 




















#Ầ . — Tăng hỏi: Như sự trao truyền bí 
mật ở Linh Sơn, có cho người học thưa hỏi 
hay không ? Sư đáp: Nhai nguyên cả thỏi 
sắt 


CÔNG ÁN + ®$ 

Là một chuyện tích hoặc là phần ghị chép 
về những sự kiện hỏi đáp, thương lượng 
chí lý trong nhà Thiền. Nó thường mang 
tính phi lý, chăng thể dùng bộ óc để lý giải, 


125 


CÔNG BẤTT LÃNG THÍ 7# 24* R jấ 





làm cho Thiền giả cảm thấy thắc mắc mà 
phát khởi nghi tình, từ đó mới có cơ hội 
ngộ đạo. Tựa thứ 4 của Bích Nham lục 
(Đại 48, 139 trung) ghi: »ƒ ñŸ ‡H #( 2. 
¬ Ä ® #. TH ` Bí II #8 j* 

J† 2£ Mú 3 s — Từng bảo sách của 
nà nh là công án, xướng từ đời 
Đường nhưng thạnh ở đời Tống, cho đến 
nay vẫn còn«. 








CÔNG BẤT LÃNG THÍ 3# # :# 3 
Công phu không phải vô PS Mật 4m ngữ 
lục ghỉ: »Ä #E H #£. HỆ HH H Ấ 
)WÈ. HIẾ. &? EM ` ý h là fR 
thị. đš jã C Ã i# Jề Mỹ HỦ Z Èš 9š ) 
Jì #3]. Hs K#Ä. Mí il H Ƒ 
ÌÈ Hl. — Trăm vị đây đủ, trong đó chỉ 
thiếu một vị, thử hỏi là dẫu hay là tương? 
Nếu phân biệt được thì Hoa Tạng (pháp 
hiệu Thiên sư Mật Am) ra công không phải 
vô ích; nếu chưa được như thế thì hãy lắng 
nghe ta chú cước thêm lần nữa.« 














S> 














]H 





























CÔNG BIỆN TƯ BIỆN + #‡ 42 3# 
Giải quyết toàn bộ, tất cả đều thành công. 
Pháp Diễn ngữ lục q. thượng: » k- 34 ##: 















































# ñ ÍÍ£ Ílï Ùb HlƑ. N N A lHñ#. 

AM T1 — 3% 2: fR Ấi Iã A4 HH 
H! #ãHjHIufS^ÀA. # A 
Ÿ# Jj v HỊ ñ 2 MẸ HUỊNG — Sư thượng 


đường, cứ: Lúc Bảo Thọ vào chợ xin vật 
thực, thấy hai người đang cãi nhau. Một 
người tát người kia một cái, nói: Mày đúng 
là thằng không có mặt mũi! Bảo Thọ nhân 
đây lãnh ngộ. Nếu ai biết được ý này, có 
thể nói rằng người đó đã thành công«. 


CÔNG CAN 3# + 
Hành vi tu tập mong cầu dẫn đến phúc báo. 
Tiết Kính Sơn Hồng Nhân Thiền sư trong 





NĐHN q. 9 ghi: »ƒ [ñ]: †J£ 1 2% Hỹ 
J fị? H El: %4 HỆ Á 7 #. 
H: #? # ñHfJ? HE: ðf A Í 
Ji. El: š‡ 74 ñHỊ fJ? Hị EL: 2 4 
4 lãu 1 ‹ — Tăng hỏi: Khi luyện được 
thán tâm lặng lẽ nhự tro thì sao? Sự đáp: 
Vấn còn là người tu tập mong câu dẫn đến 
phúc báo. Tăng hỏi: Trải qua ngàn năm 
sau thì thế nào? Sư đáp: Giống như người 
cày mà ruộng chẳng gieo. Hỏi: Rốt cuộc 
thế nào? Sư đáp: Lúa chín mà không đem 
đến sân phơi.« 





























Rà 














CÔNG DỤNG # #l 




























































































Tác dụng, vận dụng. Lâm 7é lục ghi: »ÑÑ 
2 #l 4H ÍñÐ 4 MỊ. {H Z3 ‹ f — 
4b Lbìi X. & B R 4 3# 5 

lÌ ¡ là E # 2} 36. &: B8 
kš 3 [ —@4ò L & 3% JỊ 
3.. ⁄ 8 h {t1 fš.. Ở— lễ 
 R RỊI % H ÑữÑ# 3XJK |. #X B 
































[h] DI, BU 3K. 4l 1 Ö) HỊ s — Các ngươi 
muốn được như Phật Tổ, chỉ đừng tìm bên 
ngoài. Trên một niệm tâm sáng suốt thanh 
tịnh của các ngươi là ngôi nhà Phát pháp 
thán. Trên một niệm tâm sảng suốt không 














— phân biệt là ngôi nhà Phát báo thán. Trên 


một niệm tâm sáng suốt không sai biệt là 
ngôi nhà Phật hóa thân. Ba thứ thân nây là 
người nghe pháp hiện nay. Có điều là 
không nên dong ruỗi tìm bên ngoài thì mới 
có tác dụng nây.« 


CÔNG ĐỨC 3 ?& 

Công nghiệp đức hạnh dẫn đến quả báo tốt 
lành. Truyện Huệ Năng trong ?( ống Cao 
Tăng truyện q. 8 ghi: »Hoằng Nhẫn hỏi: 
Ngươi làm công đức gì? Huệ Năng đáp: 
Xin hết lòng đeo đá giã gạo cho đại chúng 
mà thôi.« 


126 


CÔNG KHUY NHẤT QUỸ 7  — #f 





Xét ý nghĩa của từ ngữ »công đức« có liên 
quan với thuyết nhân quả báo ứng, thiền 
gia cho đây là pháp môn phương tiện, 
chăng phải là pháp triệt ngộ trực chỉ nhân 
tâm. Cho nên Thiền sư có khi mượn dùng 
từ »công đức« với ý nghĩa trái ngược 
thường tình, chỉ cho triệt ngộ tâm địa. Tiết 
Sơ Tổ Bồ Đề Đ[ J-ma Đại Sư trong 
NĐNN q. I ghi: »[: H —H ® 2 BŠ‹ 
# lHỊ H: ]X HH HE #. l3 5% 35 
4. Jš ll  Hj lý? ấu. 4# fị 1) f#ấ? 
JHEH: lý # 7) fấ. 77 H: #ƒ Ð # 
7) ñãd? HH: HỮU X/°ÀÃ› # 
52 BỊ. HẾ Tý Rứ 2ï 1È BỊ 

ứ EHÌ: ðH fJ 2 R 7 fấ? TH: 
TỊ lĐ BỊ. Bổ H Zð. HR 7 fổ , 
% Đ) †H 3. - Một ngày tháng 10 sư đến 
Kim Lăng. Vua Lương Võ Để hỏi: Trầm từ 
khi lên ngôi đến nay cất chùa in kinh độ 
tăng không sao kế xiết, có công đức gì 
không? TỔ nói: Hoàn toàn không công 
đức. Vua hỏi: Vì sao không công đức? Tổ 
nói: Đây chỉ là quả nhỏ thuộc hàng trời 
người, là nhán hữu lậu, như bóng theo 
hình, tuy có mà không thật. Vua hỏi: Vậy 
như thế nào là công đức chân thật? Tổ nói: 
Tịnh trí kì diệu tròn đây, thể tự vắng lặng, 
công đức như thế không thể đem thế gian 
cầu được.« 




































































#= 















































“cv 




















BH: 











tt 





























M 
L3 4 





CÔNG ĐỨC TÙNG LÂM 3# j& # 
3* 

Chỉ cho Thiền pháp. Vì Thiền pháp có 
năng lực phát khởi trí huệ, thần thông, nên 
công đức vô lượng. 


CÔNG GIỚI 2+ # 

Vật công cộng. Trong Thiền lâm dùng từ 
này để chỉ cho vật thường trụ, là của cải 
chung của mười phương Tăng. Điều Quải 


Tháp trong Tiền Uyến Thanh Quy dq. Ì 
(Vạn Tục 111, 440 hạ) ghỉ: »iï Ẩl| Bị Jé 
=3, EM it. 7RN R= 
Jj. Đi Ð 34 ft A2 Z1. 
— Người mới đến phải lễ vị Trụ trì và pháp 
quyến hai lần, mỗi lần 3 lạy để trả ân vị 
Trụ trì có công quản lÿ công giới (Vật 
thường trụ)«. 





























CÔNG HUÂẦN BIÊN SỰ # Ä :$ # 
Thuộc về việc tích lũy công đức dẫn đến 
việc hưởng phúc báo về sau. Đối với Thiền 
tông, đây chỉ là pháp môn phương tiện, bởi 
vì việc làm này chẳng thể khiến người học 
triệt ngộ tâm địa, siêu việt sinh tử. Tiết 
Động Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 6 ghi: 
»jl]: — ĐJ Jã 3 H 1ú fnJ? H El: 
lW. 354 & 0) §J) 1Š . 1 # U) Z 0. 
Ý tị 4 ||? — Hỏi: Lúc tắt cả chỗ chẳng 
trái nghịch thì sao? Sư đáp: Đáy cũng còn 
là công huân biên sự. Có công đức »vô 
công« sao ngươi chẳng hỏi?«. 





















































CÔNG KHÓA +3 3# 

Công phu tu hành của chư tăng. Tiết Vân 
Nham Hòa thượng trong TĐT q. 5 ghi: »1J] 
J 25 — 3 IHỊ ñ ĐỊ L: HM JŸ#.. ñữ Hù ƒ 
£ ñH fÍ Íl j# HỊ J? lễ fữ JJ ïÊ ?È 
A38 f8. ® HH Hã HH 4 ñU . — Tồi 
hết sức thiết tha căn dặn là chớ nên thông 
qua ngôn ngữ mà tham cứu thiển pháp. 
Ghi nhớ lời nói của người đã triệt ngộ có 
dùng được chỗ nào? Công phu tu hành này 
không từ người khác mà được, chẳng do 
thông mìinh nhớ dai mà được.« 




































































CÔNG KHUY NHẤT QUỸ # #; — 
# 

Thiếu một tí mà bỏ đở. Theo Thượng Thư 
Lữ Ngao: »ĐÐấp múi cao 72 thước, chỉ thiếu 


127 


CÔNG NGHIỆM 2 Bộ 





một sọt đát«. Quỹ là sọt đất đá, đắp một 
trái núi đã rất cao, nhưng thiếu một sọt đất, 
núi sẽ không đắp thành. Đời sau dùng 
thành ngữ này để chỉ cho khi làm việc gì, 
đôi khi thiếu một chút sức lực cũng không 
hoàn thành được công việc. 


CÔNG NGHIỆM +-#£ 


Giấy chứng minh Tu sĩ do quan địa 
phương cấp cho các vị tăng du phương vào 
đời Đường, Tống. Vân Môn quảng lục, q. 
trung ghi: »‡£ HH fï Bễ  Z\ Bà. - Tỏi 
có giấy chứng mình Tu sĩ bỏ theo bên 
mình«. 





























CÔNG PHU 3# % 

Có 1 nghĩa: 

I. Dụng công tu tập một pháp môn có 
đường lôi rõ ràng. Đại Huệ (hư, q. thượng 
(Đại 47, 916 mg) ghi: »Jt 2è MÈ & 
— # 1E H.. H 5Ú XẤ XÂ —¿ 
— Tâm này dù chưa có một niệm lui sụt, 
nhưng tự biết công phu chưa được thuần 
nhắt«. 


2. Rảnh rang. Triệu Cháu lục, q. trung 
(Vạn Tục 118, 160 thượng) ghi: »Ïñ] v ÍỊI 





CÔNG TÀO 3% # 
Vốn chỉ cho một chức quan đời Hán, trông 
coi việc xét xử, dưới quyền Quan huyện, 
nó tương đương với chức Thâm phán ngày 
nay. Trong Phật giáo, mượn dùng để chỉ 
cho cái ngu tôi nguyên thủy hay khởi lên 
bao điều phiền não. Kinh 7 Nhập Nhị 
Chương (Đại 17, 713 trung) ghi: »Í9b ñổ Z- 
H: 27 lữ E + ® Ếi 2b. sù R 17 
#ï IE 17 #fv # # ñ⁄ . ổ lù 
1E, li là tị 3§? — Phật bảo người 
ấy rằng: Đoạn âm không bằng đoạn tâm. 
Tâm như vị Thẩm phán. Thấm phán nếu 
nghỉ, thì kẻ tùng sự đêu nghỉ. Tà tâm chẳng 
dứt, đoạn âm ích gì?«. 





CÔNG VỊ TIỂU TUYỆT # 4+ # ## 
Công vị: Địa vị sai khác trong giaI đoạn tu 
hành của sơ tâm; Tiêu tuyệt: Dứt hết. Công 
Vị Tiểu Tuyệt là công phu tu hành đã tiến 
vào cảnh giới cao tột, tức không còn những 
gia vị sai biệt như sơ tâm, hậu tâm. 


CỐT ĐỂ CỐT ĐỒNG # Èš # š 

Còn gọi: Cót đồng †Ÿ #ï. Người cô lỗ, đồ 
ngoan cố, hàm ý khinh bỉ. Tiết Tịnh Cư Ni 
Diệu Đạo Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: 

















fÍ l 4 NXiH.... HÚ xã. # 1 
TL # ñll fl ð H l4. — Hỏi: Thế nào là 
tướng đại nhân? (...) Sư đáp: Lão tăng 
không có rảnh rang như người nhàn hạ«. 














CÔNG PHU THÀNH PHIẾN # +% 
3X 

Tham thiền dụng công đề câu thoại đầu 
phát khởi nghi tình, ngày đêm 24 giờ 
chăng có phút giây gián đoạn tức là công 
phu thành phiến, cũng gọi là đi đến thoại 
đầu. X. Đả thành nhất phiến. 








»Jé [l]: lM ft l fÈ? Hữ E1: 3E fB ‹ 
EHl: HH f[ &: #È »š K #X? BH H: 
Jl †Ỷ lễ. — Ni hỏi: Thế nào là Phật? Sư 





đáp: Chăng phải Phật. Ni hỏi: Thế nào là 
đại ý Phát pháp? Sư đáp: Đồ ngoan cô.« 


CỐT ĐỒNG # # 

Đồ lặt vặt đã cũ, không có giá trị bao 
nhiêu. Đồ lạc xon. Vân Môn quẳng lực q. 
thượng ghi: »‡? 6 — Ñủ li lữ #. fÑ 
Hổ RẸ . ñu f3 — HE — jã W #| Ji 
SH Š5 SH BE KV 7H o ñ T6 HP Pl -}- BỸ Tí 
JỆ ññ + — Nếu người giống như đồ giả 












































128 


CƠ DUYÊN ‡# ## 





hiệu, ăn đàm dải của người, nhớ được một 
đóng một gánh đô lạc xon, chạy đến đến 
nơi nào cũng bản luận khoe khoang. Khoe 
ta nói được năm, mười chuyển ngữ.« 


CƠ 3 

1. Căn cơ của mọi người, năng khiếu trời 
sinh. X. Cơ duyên, Cơ khí. 

2. Sự lý vi diệu sâu kín, không để lại dấu 
vết. Hễ lơi lỏng thì trượt qua mất, ngôn 
ngữ không cách gì biểu đạt được. Tiết Tín 
Tương Giới Tu Thiền sư trong bà q. 


























20 ghi: »jlj lí S8 jã KẾ đồ kơ „ Ất 
BU Bf f'J I:? H BữỨ 4 Đấ rh 1E 
4% “+ Ì ft  XHl.. — Hai vâng (mặt trời, 


mặt trăng) vận chuyển khói bụi dấy, điện 
chớp sao xẹt làm sao dừng? Trước mắt 
không ngại cơ qua lại, chính lệnh thì hành 
không trong ngoải.« 


CƠ BIẾN 34 # 


Thiền cơ biến hóa, cơ phong biến hóa. Như 








Tịnh ngữ lục q. thượng ghi: »ÏR ®š Ìlli 
Hữ= 4 ‡R ññ. 2 ZE #t 4 3M lế 

















#⁄.. — Nhồ định trong mắt, rút tên sau ót, 
xưa nay không có khuôn mẫu, phải biết 
thiên cơ biển hóa.« 

Bích Nham lục q. 1 ghi: »Rl !j ER — Hội , 
†E # ÃI BÉ ®Z . — Hai phen hét cùng ba 
lần gọi, bậc giờ tài giỏi biết cơ phong 
biến hóa.« 





CƠ CƠ 3š 34 

Còn gọi: Cơ cơ fương ứng, cơ cơ fương 
phó, cơ cơ đầu hợp. Cơ của bậc thầy và cơ 
của người học. Tâm địa thiền sư và của 
người học thầm khế hợp nhau. Tắc 50, 
Bích Nham lục (Đại 48, 185 trung) ghi: 
›jt k Bãq ñ⁄. #l Ấq 7ÿ fl. ĐỂ lễ 1H 
JỀ.. ñJ ñJ ‡H †3 s — Vượt qua thứ bậc, 
































thoát hắn phương tiện, cơ cơ khế hợp, lời 
lời khớp nhaw«. 


CƠ DỤNG 3š "1 

Phương pháp siêu việt ngôn thuyên (dùng 
lời nói để giải thích). Cơ dụng mà các thiền 
sư đại triệt đại ngộ thường dùng như: Gậy 
và thủ thế, hoặc gậy và hét, nhằm giúp 
người học tiến sâu vào cảnh giới Thiên. 
Các bậc »Thầy« của phương pháp này là 
Mã Tổ, Bách Trượng, Hoàng Bá và Lâm 
TẾ. Lâm Gian lục, q. thượng (Vạn Tục 
148, 194 hạ) ghi: »3J ïL DỊ 4ï đi lñị F , 
`. `. J RE. bí H HÀ 
Ấtv fÉ W.#4 3 Á BE. — Chỉ có từ 
Mã Tả và Thạch Đấu trở xuống, các đại 
Tông sư mới dùng phương pháp vượt thoát 
›cách giải thích bằng lời nóic để tiếp độ 
người. Những cách vấn đáp ấy, khiến 
người không phải đương cơ mờ mịt, Khó 
hiểu«. 












































CƠ DUYÊN 34 # 

I1. Căn cơ chúng sinh và nhân duyên ngộ 
pháp. Nếu hai thứ này khế hợp thì mới 
được tỉnh ngộ. Tiết Tín Tương Tông Hiển 
Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: »J H , 
‡H fÈ ñƒ 1d. HH EH †ñ Ãấ fÌ:. li Ế j* 
44. 1H llÌ HH: ñú f3 ft 7E ĐH Xf ‡H 

































































hủ 4? HữH: 4® k{. 4M Bí tí 
H: 3š Ä Bũ ñ! F17 BÉ MỊ 3. — 


Hôm sau, Tổ (chỉ Ngũ Tổ Pháp Diễn) đến 
thành Thự Châu, sư cùng Ngô (chỉ: Viên 
Ngô) cũng đến đấy may mắn gặp nhau ở 
Hưng Hóa. Tổ hỏi sư: Có nhớ từng gặp 
nhau ở đâu không? Sự đáp: Toàn là các 
bậc lão luyện. Tổ xoay lại nhìn Ngộ nói: 
Gã này lắm môm! Từ đó cơ duyên Thầy trò 
khế hợp.« 

2. Lời hỏi đáp, cử chỉ, hành vị của thiền sư 


120 


CƠ GIÁO ‡# #t 





kịp thời ứng phó với nhân duyên ngộ pháp 
của người học. Nghĩa Huyện Thanh ` 


+. 


Lâm Tế ngữ lục q. cuỗi ghi: »lï Ea 


























BE . ÙX ñM ÀL lA. HE Bế ấ ñH ï4J bT 
{fÍ ##.. — Ban đầu sư tham vấn ngài 


Hoàng Bá. Kế đó yết kiến ngài Đại Ngu. 
Cơ duyên ngữ cú của sự đáy đây ở trong 
Hành lục.« 


CƠ GIÁO 3 # 

Căn cơ của chúng sinh và sự giáo hóa của 
Phật pháp. Truyện Thần Tú trong Tổng 
Cao tăng truyện q. 8 ghi: »Ÿ# À 7ÿ Jh] È} 





























fñ R + I. jš R§ R§ f fƒ1¿ùb Z. 
lỆ # TH 1É. 2ï 7K B k ¿ — Lương Võ 


Đề nhắm vào việc hữu vi, còn Đạt-ma thì 
muốn truyền pháp môn tâm yếu thẳng tái, 
căn cơ trái ngược với sự giáo hóa như tưới 
nước vào lứa. « 


CƠ HOẠCH 3* ở| 

Khéo léo biết dự tính. Pháp Diễn ngữ lục 
q. trung ghi: »ñƒ 2£ ññ #Ỉ ỳv. ñã ÑÉ £È 
BÉ |. — Các thiển tăng là những người 
thanh tịnh, mới có thể đủ khéo léo biết dự 
tính.« 








CƠ HỢP %4 2- 
Còn gọi: Kịp hợp Gñ 3), Cơ hỗ. Động 
Sơn ngữ lục ghi: »Ỳ§. ( ‡†ñ Bị Ỳ# l li ) 


























El: 2b 2b # lj f. 3 À 33 EE #⁄. 
ñll El: Bế 2 W }Ị ! — Nguyên (chỉ cho 





Nam Nguyên Hòa thượng) nói: Tâm tâm 
không gián đoạn, chảy vào trong biên tính. 
Sư bảo: Cơ hồ vuột qua rồi !«. 


CƠ KHẾ 1 3# 
Khế hợp thiền cơ, lãnh hội thiền pháp. Tiết 
Báo Ân Pháp Thường Thủ tọa trong 


NĐNN 4q. 18 ghi: »É 3M 3M © ý 4 ñ 








St lấ. B12. h 3# hề Hũ . — Sư từ Hồ 
Bắc Hỗ Nam đến Vạn Niên yết kiến ngài 
Tuyết Sào, khế hợp thiển cơ và vâng lời 
ngài trông coi việc thư từ.« 

Tiết Vĩnh Phong Huệ Nhật Am chủ trong 
NĐHN q. 18 ghi: »U[' # ¡ % . 3 MỊ b 
5P #8 FE. H HỆ 3 Zš lí. đA\ ý MM 
ð. P# BÚ 7K Hl.V BÀ jế j3. BR 
B§ TÌ , 4 #W Í§ Rñ H: Hl {Íl. — Sư xuất 
gia từ thuở bé, được độ làm tăng ở chùa 
Minh Tâm. Từ khi sư lãnh ngộ thiển pháp 
Vân Cư, thường tới lui vùng Tương, Hán. 
Đến khi trở về Vĩnh Phong, hoặc ở trong 
hang đá, hoặc ở chốn chợ búa, khiến dân 
làng gọi sư là ›Kháu sự bả‹« 












































CƠ KHÍ 1* # 

Căn cơ tài năng của con người. Tiết »Nghệ 
Ngôn« trong NHQL dq. 29 ghi: »1 Tỉ Z® 
#L(. BÀ + #í # Ø(. 1U fE Bế ẩh 
Hlv 2% H Ÿ\ — lí ñữs ñM Ä BH 
Tê ốc ni PPRCSAMI li lR ?\ 
Z li. #® ØtL l #4 Mi. lí 4 
5? — Có người nói nên xem kinh, có 
người nói chẳng nên xem kinh, việc này tại 
cơ khí chẳng đồng, không thể giữ khăng 
khăng một mực. Nếu là kẻ sáng suốt đâu 
cân xem kinh mới có thể tham thiên? Còn 
như hàng ngu độn, xem kinh còn e khó 
thông, huồng là tham thiên ư?« 





























CƠ NGỮ 3# 3# 

Lời nói thăm dò, trao đôi thiền pháp hoặc 
là khơi gợi người học ngộ được ý chỉ thiền. 
Có vài cơ ngữ rất thông thường, như: »Cơ 
lai tắc thực, khốn thời tắc miên« (Đói ăn, 
mệt ngủ), Hàn thời hướng hỏa, nhiệt thời 
thủ lương (Lạnh thì sưởi ấm, bức thì hóng 
mát). Có vài cơ ngữ thật đặc biệt, lạ lùng, 
như: Thạch thượng liên hoa (Hoa sen trên 


130 


CƠ QUAN !§ lã 





đá), Trương công ngật tửu Lý công túy 
(Ông Trương uống rượu, Ông Lý say). 
Những lời này cùng với chỉ ý Thiền Tông, 
đặc điểm phong cách của các nhà các phái 
Thiền Tông cho đến hoàn cảnh cơ ngữ cụ 
thể v. v... đều có liên hoan. Tiết Giáo 
Trung Di Quang Thiền sư trong NĐHN dq. 
20 ghi: »iŠ Hị 5. ñ5 lBỊ † R ñỤ j* 
jh. ÙX #9 ñí SŠ KẾ mà HỆ lv Bế ñH Fí 
3J., — Sư liên ra khỏi núi, yết kiến thiển 
sư Viên Ngộ ở Vân Cư, kế đó tham vấn 
Hoàng Bá Tường, Cao Am Ngộ, cơ ngữ 
đêu khế hợp.« 














CƠ NHƯ 3# 3z (1632-?) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Phan, hiệu Cổ 
Lâm, người Thượng Hải, Trung Quốc, nối 
pháp Trúc Am Chân Diễn, tông Lâm TẾ. 
Tác phâm: Liên Hoa Cổ Lâm Thiên sư ngữ 
lục 4 quyền. 


CƠ PHÁP 3# ¿+ 

Cách thức khám phá và chuyển hóa căn cơ 
người học của các bậc thầy kiến tính, và 
cách thức này rất được người học tin nhận. 


CƠ PHONG 3* #t 

Chỗ vi diệu sâu kín, sắc sảo của thiền cơ. 
Tính cách sắc bén của thiền sư khi tiếp hóa 
người học, hoặc của thiền tăng khi khảo 
nghiệm lẫn nhau. Đặc điểm của nó là: 

— Thường dùng ý sâu sắc mà không để lại 
dấu vết. 

— Dùng lối nói vô lý để biểu hiện cảnh 
giới của riêng mình. Lâm Gian lục, q. hạ 
(Vạn Tục 148, 317 hạ) ghi: »š ?Š ÄX Ñl 
MZ.v ñB8 H HỆ ?# ^ Ùà Ä fñổ 0d. — 
Vân Am rất khen ngơi, cho rằng cơ phong 




















không kém Anh Thiệu Vũ«. 

Cơ phong tiễu tuấn BÉ ## li lê: Thuật ngữ 
hình dung cơ phong bén nhạy lanh lợi 
khiến người kính sợ. 7hạch Khê Tâm 
Nguyệt Thiên sư ngữ lục q. thượng (Vạn 
Tục 113, 11 hạ) ghi: »#? lã J TL. N##ữ 
*x?WUu.V lệ ?f lì lồ, 1E & f#f B 
Đã „ — Nếu làm bậc chỉ dạy cho người thì 
phải có chỗ thấy hiểu sâu xa, cơ phong bén 
nhạy, chính là thây thuốc giỏi trị được 
bệnh nặng«. 












































CƠ QUAN 3% lã 

Mưu chước, cơ pháp mà vị Thầy tùy theo 
căn cơ lập ra, giúp cho người học kha1 ngộ 
và chỉ phù hợp với căn bản của từng người 
thôi. Cơ pháp ấy có thê là: Công án, thoại 
đầu, đánh và hét. Tắc 41, Bích Nham lục 
(Đại 48, 179 cà, gh1: 

Si KH jJ[. 3í El jI 

lừ # lãi #4 HJ jE 

% E XF £ H ÃI 
Hẻ 2% H- 3% Ã bã 
ÙM Đl Ấm ! 
2 HÀ 1H fli ME 2# 77 
»Tuyết đoàn đả, tuyết đoàn đả 

Bàng lão cơ quan một khả bả 

Thiên thượng nhân gian bắt tự tri 
Nhãn lý nhĩ lý tuyệt tiêu sái 

Tiêu sát tuyệt! 

Bích nhãn Hồ tăng nan biện biệt«. 
»Vo hòn tuyết, vo hòn tuyết 

Mưu chước Bàng lão không nắm được 
Thiên thượng nhân gian chẳng tự hay 
Nơi mắt nơi tai hết thong dong 

Thong dong tột! 

Bồ-đề-đạt-ma khó giải phân«. 





























131 


CƠ TẮC NGẬT PHẠN, KHỐN TẮC ĐÁ MIÊN, HÀN TẮC HƯỚNG 
HỎA, NHIỆT TẮC THỪA LƯƠNG ## RỊ 12 8x. B RỊ| ‡ƒ ñK . Zš RỊ lñỊ 


+% › đ4 Nl % lš 





CƠ TẮC NGẬT PHẠN, KHỐN TẮC 
ĐẢ MIỄN, HÀN TẮC HƯỚNG 
HỎA, NHIỆT TẮC THỪA LƯƠNG 
4% mỊ wt 44. BỊ RỊ ‡† fR. 3® RỊ øØ 
k. &ñl $z 

Đói thì ăn, mệt thì ngủ, lạnh thì sưởi ấm, 
nóng thì hóng mát. Là một cách nói mà 
thiền gia đề xướng »bình thường tâm thị 
đạo«, cùng tự tâm là Phật, mọi người sẵn 
có không cần khô hạnh tu luyện, làm nhiều 
việc và chấp trước ngữ ngôn tri thức; phản 
ánh đặc điểm bất đồng giữa Thiền tông với 
những tông phái Phật giáo khác. Mát 4m 

























































































ngữ lục ghi: » * 2® 34. IR 2® ñí ñï 
J PF Hl. 7i", H# HỊ BỊ 
Hh. 8L RỊ IQ 8x. | RỊ †Ƒ HK. 2 RỊ 
[H k. #4 HỊ #% ÿÄ. L ## ñã ƒb HƑ 
fl. F # 2X ?E HE.  EH3E À. 
†È }H # 5#: - Bậc đại trượng phu ánh 


mắt lanh lợi, có khí phách hơn người, 
trong 24 giờ chỉ ở chỗ nhàn rỗi, đói thì ăn, 
mệt thì ngủ, lạnh thì sưởi ấm, nóng thì 
hóng mát. Trên không có chư Phật đề câu, 
dưới không có chúng sinh để độ, nhân 
cùng phi nhân tính tướng bình đẳng.« 


CƠ TIÊN 34 %, 
Còn gọi: Cơ tiên, Thiên địa vị khai chỉ tiền. 
Trước khi thiền cơ phát ra, siêu việt thiền 
cơ. Thiền tông mượn từ Cơ tiên để chỉ cho 
trạng thái một niệm chưa khởi, một lời 
chưa nói ra. Như Tịnh Hỏa thượng ngữ lục, 
q. hạ (Đại 48, 131 thượng) ghi: 

HẺ {E l6 Hị Š} — lãi 
% éŸjl # 2 A Hãữ 
lẾ 2: 2ï H. Bế 2: HR 
1° Ất ft #L tu Tĩ 3m 





























»Niết trụ càn khôn phấn nhất đoàn 
Đại nhân cương bị tiểu nhân man 
Cơ tiên nhược cụ cơ tiên nhãn 
Tâu sát tùng giao khởi hắn đoan«. 
»Bóp nát đất trời vò một hòn 

Đại nhân chỉ bị tiểu nhân lờn 

Cơ tiên nếu có cơ tiên nhãn 

Mặc cho đem giết khởi căm hờn«. 


CƠ TƯ 3 # 

Cơ phong tài trí. Tông Môn Võ Khó ghi: 
»4# (HH 5š 37 li ZR j. HỆ BI 3# ñl. 
3§ lí ÄN 2Š .— Sau đó vài ngày cử ra vị 
tăng thay thể Trụ trì nói pháp cho đại 
chúng, nhưng vì cơ phong tài trí chậm lụt 
nên khiến đại chúng cười ô lên.« 








CƠ YẾU 3* # 
Còn gọi: Yếu cơ. Then máy quan trọng. 
Phân giải tụng của tắc 68, Bích Nham lục 





























q. 7 (Đại 48, 198 trung) ghi: »ẵñi Jj# HH Z£ 
#% Ấ J)I. 11 M1 Z mm Mã EZ Đế 





Đ., — Câu ›Cưỡi cọp xưa nay cân bản 
lãnh‹ có phong cách vượt bậc như thể, là 
then máy quan trọng hơn hêf«. 


CÚ LÝ TRÌNH CƠ 4) š # 3 

Trong lời nói hiển bày cơ phong. Bích 
Nham lục q. 1 ghỉ: »RJ 3š ® BÉ 5Ÿ Thị 
2E v J# 1H ấ# HN Ấñ ñÑ 14 ¿ — Trong lời 
bày cơ vỡ mặt ra, con mắt lu không sạch 
bụi nhỏ«. 











CÚ TRUNG HỮU CƠ 4 ‡ 3 3* 
Trong lời nói có hàm chứa cơ phong. 5ích 
Nham lục q. 1 ghi: »ïš Tl {U HU ‡Ÿ ƒR 
































2. #I fñ là] 1H. 2k f1 fŒ ` 
3t ñJ 'H fï BŠ. fhb 5 f2. đí 
MỊ t5 ® ñ ft lã|5R. Đi ĐI 7R 5 lế 











132 





#ï†..‹ — Ông tăng này dám vuốt râu cọp, 
đặt ra câu hỏi rất giống như võ sự sinh sự, 
không ngờ trong lời nói có hàm chứa cơ 
phong. Ông ta đã trình cơ rồi, Triệu Châu 
cũng không muốn làm ông ta thất vọng nên 
dùng cơ phong đáp lại«. 


CÙ NHỮ TẮC # ;+ # (?-?) 

Còn gọi: Bản Đàm. Cư sĩ Trung Quốc, 
sống vào đời Minh, tự Nguyên Lập, hiệu 
Na-laquật Học Nhân, người huyện 
Thường Thục, tỉnh Giang Tô. Làm quan 
Chủ sự bộ hình, Trường Lô viêm Vận sứ, 
Thái bộc thiếu Khanh. Tác phẩm: 7hạch 
Kinh Đại Học Chất Nghi, Chỉ Nguyệt lục 
30 quyền, Quýnh Hương tập v.v... 


CỤ NHÃN GIÁ + ñ# +3 


Còn gọi: Cụ nhãn nạp tăng. Người có pháp 
nhãn. Thiền tông mượn từ này để chỉ cho 
người có khả năng thấy suốt nguyên tắc 
của vũ trụ và Thật tướng của tất cả hiện 
tượng. Tắc 68, Bích Nham lục (Đại 48, 198 
thượng) ghi: »Íf 1lị Hà Hà ÄX 2Š C nHỊ ññ 
2È ñãñ lý ÑH. ñn L? ‡t: KÃ F A4 
ñll ïš jấ. fỊ tt? TL J§ Á đñ . THIẾ 
%2. 1 M542 Š.v X ]È l§ 0R 2: 
mỏáoa Ä TL j# Ãil {E mị E? 
HR #í tầ  ?ấ ấĩ s ) —- Ngưỡng Sơn cười 
to ha hả _ bảo là cái thời tiết này, trên 
gám thêu hoa, mọi người chẳng biết chỗ 
cứu cánh. Vì sao? Đắt rộng người thưa, ít 
gặp được "Người. Giống như Nham Đầu 
cười, lại chăng phải Nham Đầu cười, một 
kiểu cười này sao lại chia làm hai phân? 
Người có pháp nhãn thử định xem!)« 
































CÚC KHÁM #⁄# # 
Thâm vấn. Tiết Thiên Đồng Đàm Hoa 
Thiền sư trong NĐHN q. 10 ghi: »IfI ŸŠ #E 


























5X ÍÑ lễ T- , 
lH] v 3E 
† #4 t 3. ĐJ 
bị K „ — Máu bắn tung tóe nơi cỗi 
Phạm thiên, còn ở bốn cối trời Dục giới 
máu me tràn ngập. Ngọc Hoàng Đại để nổi 
giận đuổi bắt Đông Hải Long Vương đem 
lên đỉnh núi Kim Luân đề thẩm vấn. Trong 
khoảnh khắc lùa các ông đến chứng kiến. 
Xin mời mỗi vị y sự thật trình bày, rất ky 
giấu giếm.«. 





n. 

Ề 
Äÿ Hỳ 
>~#ưn | 


Wš aỊ ° 















































- 
tm) 
T 





.. 





CỤC CỤC Ñ) 5 

Câu nệ, trói buộc. Tiết Tục Nghệ Ngôn 
trong NHQL q. 3 ghi: »X đi 
đất ` 2% f REÄN đó 
RZNjkE‹ z 
#E s đã đ TẾ 
#⁄* M W2 Í Ít W th. — 
Thiên Đông kính cẩn noi theo vết xưa, 
bước đi rập khuôn mà xuất kỳ thần biến 
chưa thấy sở trường. Chân Hiết lời nói 
vượt mức tâm thường, ý thú tự tại, phát 
huy con đường tỉnh giác mà chẳng phí khí 
lực. Tuy chẳng câu nệ ở pháp mà thực 
chẳng trái nơi pháp«. 






































Tàn 











CỤC KHÚC # # 
Câu nệ, quanh co. Tiết Tục Nghệ Ngôn 
trong NHQL q. 30 ghi: »` # S# 3Ä. 




























































































{‡£ lề £# 4. bu ãM 2 th 
BÉ tt jổ HỊ HH 2š BỊ đà Bầ? ï Ä đế 
R# J) §ƒ Đ# l# v |H| MB ñN — hú t DJ] 
S8 Mi >: #ï ÑE Bí ìÊ IE #í J#.. hú đñ 
IEXS 4. — # 8 RHHZ +? 











— Nay có 1ó người giả dối, theo tình 
buông lung, đoạn tuyệt với lễ pháp, họ 
cười người giữ luật nghỉ là câu nệ, như vậy 
họ là người tâm địa ra sao? Xưa kia ngài 


133 


CUNG CA ŠŠ 5† (1140-1210) 





Đại Giác Liễn lúc động hay tĩnh đều tôn 
nghiêm, ngài Viên Thông Nột vừa gặp một 
lần liên biết là pháp khí; ngài Hoàng Long 
Nam tiến dừng đêu có chừng mực, ở trong 
thất thường ngôi ngay thẳng, y áo chỉnh tê. 
Hai vị này há là nguời câu nệ sao?«. 


CUNG CA #š +† (1140-1210) 

Thiền tăng đời Tống, tên chữ là Tự Ngộ, 
có lần lấy tên nầy làm pháp danh, người 
Lạc Xương, Quảng Đông, Sư là người sau 
cùng hoằng pháp tông Vân Môn, đời thứ 
I1. 


CUNG CHÚNG %‡ # 

Cung cấp lương thực nuôi dưỡng tăng 
chúng trong tự viện. Huệ Năng truyện 
trong TCTT q. § ghi: »J§ %j 7) †H #ï lí 
#. ft Z lÍI — Nguyện hết sức đeo 
đá giã gạo để cung cấp lương thực nuôi 
dưỡng tăng chúng trong tự viện mà thôi«. 





° 





CUNG ĐẦU HÀNH GIẢ 1#‡ 5ñ 47 +3 
Còn gọi: Cưng quá hành giả. Gọi tắt: Cung 
đầu, Cung tư. Người chuyên coi về việc 
phân phối cơm canh, trà quả và việc đốt 
đèn, sắm đặt hương hoa, đánh chuông 
trong Tăng đường, Phật đường và Từ 
đường. 

Từ ngữ Cung quá, chỉ cho chức làm việc ở 
Quá đường. 


CUNG PHỤNG 4+ Ã 

1. Chức quan quản lý Phật giáo, do vị tăng 
vừa có học thức vừa có đức hạnh đảm 
nhiệm. Tiết Huệ Trung Quốc Sư trong 





TĐT q- 3 ghi: »ïá ft  El: 4 5 ñã 
Äx ñ8 †E ft. H l #  ## ăm . 








Đt lb BH 2 8H 2I 3W, - Các vị tăng 
quan nói: Chúng con dối làm Cung Phụng, 


tự nói hiểu kinh hiểu luận, nhưng căn cứ 
theo Thiên tông thì (những sự hiểu biết đó) 
đêu không có dính dáng«. 

2. Người có tay nghề giỏi. Nghệ nhân. Đàn 
Kinh bản Đôn Hoàng ghi: »ï¡i ‡H 3ˆ H , 





lÉ Mt đế Út 4E AK HH H# T ÍR ĐỸ lu 8 
JHas — Lúc trời hừng đông, Ngũ Tổ gọi 


nghệ nhân họ Lư đến hành lang phía nam 
để vẽ bức tranh Lăng già biến tướng«. 


CUNG THÔNG #‡ :# 

Trình bày, trần thuật. Tiết Thiên Đồng 
Đàm Hoa Thiền sư trong NĐHN q. 10 ghi: 
»ER #I 2. BÌ , D3 Su ANH ñI bú TH, s 























H #ññ  ä f3. ĐJ m [HỊ X. Tá 
# S8. iE l4 HE fũ ‹ — Trong khoảnh 


khắc lùa các ông đến làm. Xin mời môi vị y 
theo sự thật mà trình bày, rất ky giấu giếm. 
Nếu như chẳng thật thì các vị tự vùi chôn 
tính mạng!« 


CUNG TRIỀU TỊCH #‡ ở ở 

Việc chi dụng hàng ngày. Tiết Bàng Uấn 
Cư sĩ trong NĐHN q. 3 ghi: »Éï # #¡ 
FR . 3ý ñã TỊ ỳÈ 5í DI Đt HH Ø. - Ông 
có người con gái tên Linh Chiếu, thường 
bán trúc bện sáo để chỉ dụng hàng ngày«. 














CÚNG DƯỜNG CHỦ ‡‡ É + 

Còn gọi: Hóa chủ. VỊ tăng trong chùa 
chuyên môn làm việc quyên góp tải vật 
ngoài chợ búa. Tiết Trường Khánh Hòa 
thượng trong TĐT q. 10 ghi: »24£ H #t # 
Sk ñ&* Z##.. —- Ngày mai, Cúng dường chủ 
thiết trai«. 


3“ 





CÙNG TRÚC TỰ #§ 2 ‡ 

Chùa nằm trên núi Ngọc Án cách thành 
phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 
về phía Tây bắc 12km. Được xây dựng vào 


134 


CƯ HỐI }# š§ (837-oo3) 





niên hiệu Trinh Quán thứ 12 (638) đời 
Đường. Niên hiệu Chí Nguyên thứ 17 
(1280) Hòa thượng Hùng Biện xây cất lại 
thành tự viện Thiền tông, là chùa đầu tiên 
truyền nhập Thiền tông vào Vân Nam. 
Khoảng niên hiệu Vĩnh Lạc (1403-1424) 
đời Minh chùa bị thiêu hủy, niên hiệu 
Tuyên Đức thứ 9 (1434) xây cất lại, đến 
triều Thanh lại được nhiều lần sửa chữa. 
Chùa quay lưng về hướng bắc nhìn về 
hướng nam, dựa vào thế núi mà xây cát, 
điện vũ chủ yếu có Sơn môn, Thiên vương 
điện, Đại hùng bảo điện, Hoa nghiêm các, 
Phạm âm các, Thiên thai các và Hành lang. 
Hiện còn Tam Thế Phật được đắp vào đời 
Nguyên đặt chính giữa Đại hùng bảo điện, 
ở góc điện có bia Thánh chỉ lập vào niên 
hiệu Diên Hựu thứ 3 (1316) đời Nguyên. 
Bia khắc nổi Hán văn, khắc chìm Mông 
văn, nội dung sắc phong ngài Huyền Kiên 
trụ trì chùa làm »Đầu Hòa Thượng«, yêu 
cầu quan dân bảo hộ và ban tặng »Đại tạng 
kinh«. Hai bên đại điện và VI Đà điện có 
500 tượng đất La hán. Trong Khách đường 
có gìn giữ 500 tượng đất La Hán, bích họa 
sơn thủy và cặp đối liễn của Hòa thượng 
Đảm Đang: »Thác bát quy lai bất vi chung 
mỉnh cổ ám; kết trai tiện khứ dã tri diêm 
tận thán vô.«(Bưng bát trở về không bị 
chuông kêu trống ám; ăn xong liền đi cũng 
biết muối hết than không). 


CUỒNG KHUYỂN TRỤC LÔI 
THINH 32 Ä ‡4 $ # 

Còn gọi: Äê viên tróc thủy nguyệt (con khi 
ngu khờ mò trăng đáy nước). Chó điên sủa 
theo tiếng sắm. Thiền tông mượn cụm từ 
này để chỉ cho sự nỗ lực phí công hoặc 
chấp trước hư vô là thật có. 


CƯ CHÚNG # # 

Thân làm một vị tăng cùng theo đại chúng 
trong thiền viện tham thiền. Tông Môn Võ 
Khó ghi: »Ä lồ v ?ủ {lv J8 28 ?5 lš 
%2 3 Mh. 7 Hố# j6. J7 EÍ: ‡ Ê 
Xl #í í R IE #1 l. ?£ ® lĩ HŠ‹ 
— Thái Lưu là vị tăng đát Thục, theo đại 
chúng tham thiên, thường than Phật pháp 
rồi loạn, dị kiến đua nhau phát sinh, nên 
nói rằng: Tôi tham thiển nếu có tri kiến 
chân chính, sẽ chẳng tiếc khẩu nghiệp«. 






























































CƯ ĐẢNH ## Tã (2-1404) 

Thiền tăng đời Minh, họ Trần, tự Viên 
Cực, hiệu Viên Am, người xứ Hoàng 
Nham (nay thuộc Chiết Giang) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Thứ Trung Vô 
Uấn, tông Lâm Tế. Tác phẩm: Linh Cốc 
Viên Cực Cư Đảnh Thiên sư Viên Am tập 
10 quyền, 7c Truyền Đăng lục 36 quyền. 


CƯ ĐỘN # !§ (835-913) 

Thiền tăng đời Đường, họ Quách, người xứ 
Nam Thành, Phủ Châu (nay thuộc tỉnh 
Giang Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Lương Giới, tông Tảo Động. Thụy hiệu 
»Chứng Không Đại Sư«. 


CƯ GIẢN # fä (1164-1146) 

Thiền tăng đời Tống, họ Vương, hiệu Kính 
Tâu, về già hiệu Bắc Giản, nối pháp Thiền 
sư Đức Quang ở chùa Dục Vương, tông 
Lâm Tế. Tác phẩm: Bắc Giản tập 19 
quyền, 7c /ập I quyển, Bắc Giản Hòa 
thượng ngữ lục 1 quyên. 


CƯ HỐI /# ‡§ (837-903) 

Thiền tăng đời Đường, họ Vương, người 
xứ Lạc Dương, nối pháp Thiền sư Thạch 
Sương Khánh Chư. 


135 


CƯ HỨ }# 





CƯ HÚ # ta 

Thiền tăng đời Tống, họ Chu, người xứ Ôn 
Châu (nay thuộc Chiết Giang) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Vân Cư Đạo T, tông 
Pháp Nhãn. 


CƯ NỘT # 3 (1010-1071) 

Thiền tăng đời Tống, họ Kiến, tự Trung 
Mẫn, người xứ Tử Châu (nay là huyện 
Tam Đài tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc, nồi 
pháp Thiền sư Diên Khánh Tử Vinh, tông 
Vân Môn. Sư được vua Nhân Tông ban 
hiệu »Tổ Ấn Thiền sư«. Sau sư trụ chùa 
Viên Thông Lô Sơn nên được gọi là »Viên 
Thông Nột«. 


CƯ SĨ ĐỖ TỪ # + 3+ 3 
Cư sĩ im lặng. Điển cố: Ngài Văn-thù hỏi 
cư sĩ Duy-ma-cật về pháp môn bất nhị, cư 
sĩ đáp lại bằng cách im lặng. 


CƯ SĨ PHẦN ĐĂNG LỤC # + 2 
}£ %k 

Đăng lục, l quyên, do Châu Thời Ân soạn 
vào đời Minh. Thể lệ soạn sách này phỏng 
theo Thiền tông Truyền Đăng lục, gom 
chép các việc tham thiền biện đạo của các 
cư sĩ tại gia, được xếp vào Tực Tạng kinh 
tập 147, trang 857. Nội dung bao gồm: Cư 
sĩ Duy-ma của Án Độ, Phó đại sĩ đời Nam 
triều, Bàng cư sĩ và Hàn Dũ đời Đường; 
Chu Hy và Tô Đông Pha đời Tống; Tống 
Liêm và Lữ Nham Chân Nhân đời Minh, 
tổng cộng gồm 110 vị. Sách hoàn thành 
vào niên hiệu Sùng Trinh thứ 5 (1631). 


CƯ TRUNG # *† (1289-1359) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Tung Sơn 
Cư Trung. Hai lần sang nhà Nguyên 
(Trung Quốc) tham học với các bậc danh 


sơn danh đức, đắc pháp nơi Thiền sư Sĩ 
Đàm, thuộc đời thứ 23 hệ Nam Nhạc, đời 
thứ 6 tông Lâm Tế Nhật Bản. Sư trụ trì 
chùa Kiến Trường. Tác phẩm: Đại Nguyên 
Thiên Học Câu Mông. 


CỨ HỢP ‡## 2- 

Đây là thúc lược ngữ (lời nói lược bớt), có 
nghĩa là »Cứ theo tình hình này thì 
phải....«. Minh giác ngữ lục q. 2 ghi: » 
lñl Z5 = À ¿ ll % Bị fñ Hứ Bị ƒ TH › 
























































BR đã {E fR {T Bế . { lý šX.. Hi {li H 
S á Hs 21/2166 l HE 
ÑIl. H Z4. #4 lí 4 ¿ -— Lại hỏi 


người thứ ba: Hai người vừa rồi bị thất 
bại, còn ngươi thì thế nào? Tăng do dự, sư 
liễn hét rồi bảo: Qua bên này! Lại nói: Cứ 
theo tình hình này thì phải chôn vùi ngay 
một lúc, nhưng nghĩ lại ngươi từ xa đến, 
thôi thì hãy tham đường đĩ!« 


CỨ KHOẢN KẾT ÁN ‡# # # # 

Theo các đữ kiện mà kết thúc công án. 
Phần lời bình của tắc I trong Bích Nham 
lục (Vạn Tục 117, 119 thượng) ghi: »⁄ W 


























BỊ Tí ƑÝ Âẻ đổ EẾ MP Tỉ rỉ Àk ẨM Đã ẤX 
AlÑ 2 IÍU LÍ ‹ — Phàm tụng cô chỉ giảng 











về thiên một cách vòng vo, nêu lên ÿ chính 
của vận đề xưa rồi theo các đữ kiện mà kết 
thúc công án mà thôi«. 


CỪ 
Hắn, nó, va. Nhân xưng đại từ ngôi thứ ba. 
Tn Sơn nơữ lục ghi: 
E Í# ñù lí. 1đ 3H f1 0ñ 
R2 ĐH TP, lR V3 IE 
Thiệt ky tùng tha mịch 
Điều điều dữ ngã sơ 
Ngã kim độc tự vãng 
Xứ xứ đắc phùng cừ«. 





mị 











* 


136 


CỬ NHẤT MINH TAM # — H = 





»Rất ky tìm nơi khác 
Xa xôi bỏ lãng ta 

Ta nay riêng tự đến 
Chỗ chỗ đêu gặp va«. 


CỬ. # 

1. Tiến cử, suy cử. Tông Môn Võ Khó ghi: 
»‡f Fï J lễ WR ÀÊ Ì:. f[ 4 #Ã Íb Fï 
— Thát Thủ tọa là người thông đạt, 
nhanh chóng, sao chẳng tiến cử ông ta thủ 
chúng.« 

2. Kế lại. Minh Giác ngữ lục q. 2 ghi: »{tb 
‡ l 7l ã RS Z. #1:  ñ8 ## lHỊ 
ÿt.. — Ngày sau có gặp Trưởng lão ở nơi 
khác, xin Học sĩ đừng kể lại với vị ấy.« 

3. Cách thức ghi chép ngữ lục của thiền sư, 
tỏ ý kế lại công án nào đó. Ð/ # Hưu/ 7 
ngí j1  q. 7 ghi: »2ä #8. 3# Tl lRỊ 
F]. #H fỊ & #ã fÿ B 1H ở ñZ? Ƒ] 















































TT. 
E4 






































+3: ÑỦ 8. HỤ 2z:  Ƒ7 TRẮI: — 
J 8l 8f. 2# H #t kí ƒÈ À 2H JR ìẾ 
HỆ. — Sư thị chúng, nêu lên công án: 





„Tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là lời nói 
siêu Phật vượt Tổ? Môn đáp: Bánh mè. 
Sư bảo: Vân Môn đích thực có cải bánh mè 
ngon, nhưng mà không có đạo lÿ siêu Phật 
vượt 1: ổ.« 


CỬ AI # & 

Còn gọi: Cứ ai Phật sự. Trong tự viện 
Thiền tông, gặp trường hợp Hòa thượng thị 
tịch, sau khi Phật sự xong TỒI, chúng tăng 
đồng thinh xướng lên 3 tiếng »Ail Ail Ai« 
trước bàn thờ của vị Hòa thượng này. 
Chương Trụ Trì trong Sắc 7w Bách Trượng 
Thanh Quy q. thượng (Đại 48, 1118 trung) 
ghi: »3: ?E H 2: ? ĐH HH hú Bữ ý v 

HỆ Ä 35 xð. 2 fÙ .Ö.. Â R.— 
lv Á HHỊ 3. ⁄h HH ZJ # F X 
ÌÈ.‹ — Vị chủ tang bạch rằng: Hòa thượng 











ILrT† 
đ 
R6 





Đường đầu quy tịch, theo lý phải cử ai. 
Sau khi làm Phát sự xong, cứ ai ba tiếng, 
Đại chúng đông khóc, các Tiểu sư (Đệ tử 
của Hòa thượng Đường đâu) ngôi xếp 
hàng dưới màn buôn khóc«. 


CỬ HÁT # +8 

Cách ứng cơ tiếp vật của Thiền tông. Thiền 
sư dùng tiếng quát, tiếng hét để phá trừ tư 
tưởng sai lầm của người học, giúp họ khai 
ngộ mà không dùng ngôn ngữ văn tự bình 
thường . 


CỬ HƯỚNG # # 

Còn gọi: Cử thị, Cử tợ, Cử xướng, Cử tắc. 
Chỉ cho việc nêu lên, đưa ra các công án 
trong ngữ lục của Tổ sư. Theo chương 
Xuyên Hòa thượng trong CĐTĐL q. 8 ghi: 
»j# -E M z4: 3X Ít lổ lã ¡ 7N ŸÃ V 

fï k — — 2 IỊ HỊ HR À fE. — Cư sĩ 
quát lớn: Lão già không biết lễ nghỉ này, 
đợi ta mỗi mỗi nêu lên giúp cho người 
sáng mắt. 


























CỬ MỤC DƯƠNG MY # ñ 3 8 
Ngước mắt nhướng mày, đều là hình thái 
thị cơ, ứng cơ của thiền gia, phiếm chỉ 
thiền cơ tác lược. Tiết Trường Thủy Tử 
Toàn Thiền sư trong NĐHN q. 12 ghi: »i# 
2z là K. bú ÿã4  Bữ. 3% H ?Z ƑEi. 
Ð W ðf ï. 2Ä lỦỨE — Xã, 3# Ăf 
H‹: - Gõ vào hư không phát ra tiếng, 
đánh vào gỗ không phát ra tiếng, vẫn còn 
kẹt trong nơm; ngước mắt nhướng mày đã 
thành do dự. Trừ bỏ hai con đường này 
mới khế hợp ý chỉ.« 























CỬ NHẤT MINH TAM # — # = 
Nêu một biết ba. Thiền tông mượn thành 
ngữ này làm thuật ngữ để hiển bày cơ dụng 


137 


CỬ TÁC ## RỊ 





linh lợi. Tắc 1, Bích Nham lục (Đại 48, 140 
thượng) ghi: »Il LH bú EE 1t ẤI l k 
l đã bú ƒR TÚ ẤJl l ˆE. # — H =, 
H EẾ # Mi: - Cách núi thấy khói tức 
biết có lửa, cách tường thấy sừng liên biết 
có trâu. Đây là cơ dụng linh lợi, vừa thấy 
liễn có thể đánh giá được sự việc«. 




































































CỬ TẮC 3 ñ\ 

Còn gọi: Cử cổ. Cử nghĩa là nêu lên. Tắc: 
Bản tắc, công án. Khi pháp chiến, vị Thủ 
tọa xướng bản tắc gọi là Cử tắc. 


CỬ THỂ LỘ ĐƯỜNG ĐƯỜNG # 
đt # # 

Toàn thể hiển lộ rõ ràng, thanh tịnh vô 
nhiễm. Đây là sự thể nghiệm và nắm lấy 
tổng thể tính thế giới vạn vật của thiền giả 
tỏ ngộ. Tiết Quang Hiếu Đức Chu Thiền sư 
trong NĐHN q. 18 ghi: » [- 3£ E]: 2# lỗ 





















































R hh hv  Jÿ # ä BÉ. Ƒ 5š  ñẾ 
flL. ñš Ã BÀ IÑ ÑỊ. Bấữ ẤN 7K Eã hị V 





1T 12+ 


Bj LÍ Éí Äấ# #R.. 3X ứH 2K Bñ LÍ Ð ñỨ , 
{E JÈ /E? ! !— Sự thượng đường nói: 
Toàn thể hiển lộ rõ ràng mười phương 
không chướng ngại. Ngàn thánh không thể 
truyền, mọi loài đêu kính ngưỡng. Toan 
muốn cùng thương lượng, mở miệng lúng 
tứng vô cùng. Thé thì trước khi chưa mở 
miệng như thế nào? Một tiếng quát!« 


CỬ TỰ (TỢ) # 42 

I. Chữ Tự giống như chữ Thị. Cử tự là 
dùng lời nói để nêu lên cổ tắc, hay dùng 
vật để chỉ bày cho người. Thi sĩ Tô Đông 
Pha có bài thơ (Vạn Tục 137, 159 hạ): 

5 đt {l Á: JR E Tí 

ïš B8 8 
“E đã 


















































»Khê thinh tiện thị quảng trường thiệt 

Sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân 

Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ 

Tha nhật như hà cử tự nhân«. 

»Ïi Tếng suối chính là Phật diệu âm 

Mẫu non há chẳng phải Pháp thân 

Đêm làm tám muôn bón ngàn kệ 

Mai kia làm sao dạy học nhám. «. 

Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 

2. Thuật lại y hệt hồi trước. Truyện Thiền 
sư Đại Xả trong TUTA ghi: »# 3 ứÑ #7 
Ế Pl &¿ lñ] ?ẩX Äs Mỹ HH. x§ 7R U K 
ŸjJ. 4 # là lE k ụ. — Ngày xưa 
Lương Vũ Đề từng hỏi Thiên sư Bảo Chỉ, 
ngài cũng trả lời như thế. Nay (bần đạo) 
trộm phép thuật lại y hệt cho Bệ hạ nghe.« 

















CỬ XƯỚNG # "3 

Nói ra, tuyên bày. Minh Giác ngữ lục, q. Ì 
ghi: »[HJ E 2K 3k. ñỗ Hl #* HH. — Tông 
thừa hướng thượng, mời thầy nói ra« 

Như Tịnh ngữ lục, q. thượng ghi: »‡R _F 
Eí đời, ñJI Thị 5# HR? — Thân tăng ở chốn 
tùng lâm, làm sao tuyên bày?«. 








CỰ LINH E # 
Hiệu của Thiền tăng Tự Dung đời Thanh. 
X. Tự Dung. 


CỰ PHƯƠNG E 3 (647-717) 

Thiền tăng đời Đường, họ Tào, người xứ 
An Lục (nay thuộc Hồ Bắc) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Phúc Viện Lãng. 


CỰ TÁN E #Ÿ (1908-1984) 

Tăng nhân hiện đại, họ Phan, tên Sở Đồng, 
người huyện Giang Âm, tỉnh Giang Tô, 
Trung Quốc. Sư từng là Chủ biên nguyệt 
san Sư Tử Hồng và là người sáng lập Phật 
học viện, nhận chức Phó viện trưởng viện 


138 


CƯỚC CAO CƯỚC ĐÊ ÿ#J #¡ JJ {£ 





Phật học Trung Quốc cùng Phó hội trưởng 
Hội Phật giáo Trung Quốc. 


CỰC LẠC TỰ 3# #4 ‡ 

Chùa nằm trên phố Đông Đại thuộc Nam 
Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc 
Long Giang, Trung Quốc. Năm 1924 đệ tử 
đời thứ 44 tông Lâm Tế sáng lập. Chùa 
chiếm diện tích 2,6 ha là tự viện Phật giáo 
lớn nhất tỉnh Hắc Long Giang. Chùa chia 
làm ba phần Chủ viện, Đông khóa viện, 
Tây khóa viện. Chủ viện chiếm diện tích 1. 
§00nŸ, chia làm bốn lớp đại điện: Thiên 
vương điện, Đại hùng bảo điện, Tam thánh 
điện, Táng kinh lâu. Điện thờ phụ và đông 
tây khóa viện là Thiền đường, Kinh đường, 
Trai đường, Phương trượng viện, Tăng xá. 


CỰC LẠC TỰ THÁP 3# #4 ‡ 32 

Tháp ở Đông viện chùa Cực Lạc thuộc 
Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh 
Hắc Long Giang, Trung Quốc. Do đệ tử 
đời thứ 44 tông Lâm Tế xây cất vào năm 
1924. Bởi tháp có bảy tầng cho nên cõn gọi 
là »Thất cấp phù đồ tháp«, là tháp gạch bát 
giác theo kiểu lâu các duy nhất hiện còn tại 
vùng Đông Bắc. Mặt nam của tháp tiếp 
liền điện Địa Tạng, hai bên thông nhau. 
Các mặt đều nhú ra khám thờ, bên trong có 
30 tượng La hán khắc nỗi. Trong tháp có 
cầu thang bằng gỗ đề lên đỉnh tháp nhìn ra 
xa. Dưới mái tháp và điện có khắc nổi 
rồng, phụng, sư tử, hạc, hình tượng sinh 
động, đây là kiệt tác của nghệ thuật phù 
điêu. Cấu kiện và trang sức của bộ phận 
tháp hấp thu phong cách kiến trúc phương 
Tây. Lầu chuông trống hai bên đông tây 
cũng tạo cho hình thức tháp là Phật tự 
trong nước hiếm thấy. 


CỰC TẮC 3# RỊ 

1. Tiêu chuẩn. Phần giải tụng tắc 17, Bích 
Nham lục q. 3 (Đại 48, 168 thượng) ghi: 
»$ Ƒl s 3ý ĐI = ÍJ ‡ Á. I  Rú 
HH {U.. — Bình thường Vân Môn dùng ba 
câu để tiếp hóa người học, đây là tiêu 
chuẩn của sư vậy«. 

2. Cứu cánh. Thiền Quan Sách Tiến (Đại 
48, 1104 thượng) ghi: »X II  ® 


























H‹ # J 4# - đj J ñH Fí bế lý |hỊ 
_E  RỊ 3í. — Từ Thiên Như đến ngày 





này không ai băng ngài Sở Thạch, lời của 
Ngài đêu chỉ bày việc cứu cảnh chỉ cực vi 
điệu«<. 


CỰC TRÍ 3# # 

Diệu lý tột cùng. Tiết Đề hình Ngô Vĩ 
Minh cư sĩ trong NĐHN q. 20 ghi: »^. $ 
l äX ƒ ## Hlñ. f H #H| =W*. 
Rí Ẩ#L. — Tham học đã lâu với Thiểền sư 
Chân Yết Liễu, ông được tam muội tự thọ 
dụng, là diệu lý tột cùng.« 




















CƯỚC BANH % #‡ 

Còn gọi: Hành triển, Hĩnh y, Hĩnh càn, Hộ 
bạc y. Thường gọi: Cước bạn. Miếng vải 
dùng để chống lạnh, khi đi đường dùng để 
che chở bắp chân của các vị tăng hành 
cước. Trong luật gọi là Hộ thuyễn y. 


CƯỚC CAO CƯỚC ĐÊ #ÿ 3 ## 4K. 

Chân cao chân thấp. Dụ cho sự tỉnh ngộ 
không triệt để. Tiết Trường Lô Thanh Liễu 
Thiền sư trong NĐHN q. 14 ghi: » E: ƒ l£ 
IR. ìR 3l R l§. 5 H  Jj# f7. 3X 
lÑ Á BẪl mã HRI Í Bế. 2? lh fã ft 
®mE 8km I2. &ÀA F1? # R 
Xl. — Lên đỉnh núi cao, qua cầu độc mộc 
giống như người lúc chưa triệt ngộ. Nếu 
đã triệt ngộ thì không ra khỏi cửa mà thân 
























































139 


CƯỚC CÂN lÿjj 7R 





đi khắp mười phương, chưa vào cửa mà 
thân thường ở trong nhà«. 


CƯỚC CÂN #2 z# 

Cái gót chân, chỉ cho sự giác ngộ. Phần 
giải tụng của tắc 1, Bích Nham lục (Đại 48, 
141 trung) ghi: »Í ‡H lä. 3ñ J li Hh 
Tí fỊ Rí. BE ƒR ‡H lồ. ÚR lỊ rR F 
3X †E Jš ? - Thôi nhớ nhau, gió mát 
khắp nơi bao giờ ngừng! Đã thôi nhớ 
nhau, việc giác ngộ của ông thì thế nào?«. 























— Cước cân vị điểm địa, hay Cước hạ vị 
ồn tạo (gót chân chưa chấm đất, hay đặt 
chân chưa vững): Chỉ cho người tu hành 
chưa thuần thục. 

— Cước cân hạ dĩ thâm số trượng (Dưới 
gót chân bùn sâu mấy trượng), hay Cước 
hạ thái nê thâm (dưới chân bùn rất sâu): 
Người còn mê vọng rất nhiều. Theo: 
PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


CƯỚC CÂN ĐIỂM ĐỊA #ÿ ?# #} 3b, 

Gót chân chấm đất. Dụ cho sự giác ngộ 
một cách triệt để. Tông Món Võ Khó ghi: 
»›H # #4 ý JRI PR ấh HÌ. — Mừng cho 


lão ta đã triệt ngộ«. 





CƯỚC CÂN HẠ ï## š& 'F 

Ở bên mình, ở trước mặt. Phương Hội ngữ 
lục ghỉ:». . — TH ññ Đồ E ƒR ññ Á\ HRỊ 
PR F Hữ Ä 2 l. 2ï 1U #Í§. 4 
ìR Ù. — Chư Phật ba đời ở trước mặt 
các ông diễn nói đạo pháp, nếu hiểu được 
như thể thì chẳng uổng công«. 























CƯỚC CÂN HẠ BẤT MINH #ÿ (W) 
## 'F Z Đ 

Chỉ cho chưa tỏ ngộ bản phận sự, cũng tức 
là chưa hiểu biết bản tính của mình. Tiết 
Thiên Thai Đức Thiều Quốc sư trong 


NĐHN q. 10 ghi: »‡? — In] Ấ Ấấ ïï Ÿ , 
XS HÀ fÉẾ @T?. fđf L- Rk @ể Rš ỳ} JJ. 7R 
% ft fã fẩu. !tL Hã ƒE HH f4 ẤI bú. ñ8 
Hà BEẠ . \É #t #3 2) Đã. 1 ñ j§ lÑl 
ER F 4 HH. — Nếu luôn luôn vướng vào 
ngôn giáo, dùng ý thức để hiểu thì cho dù 
Thượng tọa tu hành trải qua trần sa kiếp 
cũng không thể triệt ngộ. Đây gọi là tri 
kiến điên đảo, nhận tâm làm kế sống và 
không có chỗ đắc lực, do vì chưa tỏ ngộ 
được bản tính của mình.« 

















⁄ 




















CƯỚC CÂN HẠ SỰ ## () z# T # 
Bản phận sự của thiền tăng, tức là việc 
minh tâm kiến tính, ngộ nhập tức thì. Mái 
Am ngữ lục ghi: »Íf lRI PM Ƒ ER †E lÈ 
#E?_— Việc minh tâm kiến tính của ngươi 
như thÊ nào?« 








CƯỚC CÂN VỊ ĐIỂM ĐỊA 

1. Ý nói chưa ngộ tâm tính. Tông Môn Võ 
Khó ghi: »fầ BỊ JI|. HỊ Øš 3% #lJ #‡ ñữ 
3%. bú 6 IRIH. BÚ JH l§ xã: 3š 4 
# ĐI PK + Ấn Hh Ấ: › Z2. #®%fj 
xE ñN 88 ‹ø JJ2. HĐẽ% 4% lữ 
th HH s — Từ Sư Xuyên cùng với Phật Quả 
đến liêu Thư kỷ, thấy bức chân dung của 
Phật Quả. Sư Xuyên lấy tay chỉ và nói: 
Ông già này còn chưa ngộ tâm tính. Quả 
nói: Trong lu con ba ba đâu thể chạy 
thoát? Xuyên nói: Mừng cho ông già đã 
triệt ngộ.« 






























































lu 








2. Ý nói trong tâm chẳng sáng, làm việc hư 
vọng. Tiết Hoàng Long Đạo Chấn Thiền 
sư trong NĐHN 4q. 1§ ghi: » [: 3: ⁄b ‡ 
99 42V F]}AÁ # ññ 3S bm v * % Eí 
fS TỐ. #Ị 36 Ìl = F£. Ík fÈ lM 37 ‹ 
l# R x: ìù fl H BŠ. jš ñ6 IH 3š ấ# 
[f1 HẦU PR 1H 2K ấh HỦ : › — Sư thượng 
đường nói: Thiếu Lâm (Tổ Đạt-ma) ngồi 
































14O 


CỨU BAN THƯỢNG TRÙNG THIÊM NGÃI TRỤ # ÿÈ L # § ở } 





lạnh lùng. Đệ tử mỗi vị nói lời dị đoan 
giống như bọn mù sở voi. Thần Quang lạy 
ba lạy rồi đứng vào vị trí của mình. Đạt- 
ma nói: Ngươi được tủy của ta. Lão Bả-la- 
môn mặt đen này cũng còn chưa triệt ngộ 
đấy.« 


CƯỚC HẠ YÊN SINH ƒ#? T ## + 

Từ dưới chân sinh ra khói đen. Thiền tông 
dùng cụm từ này để chỉ cho việc hướng 
ngoại tìm cầu Phật pháp, càng tìm càng 
không thấy rõ. Tắc 58, Thung Dung lục 
(Đại 48, 163 hạ) ghi: »8š 2} šE Zš lW 2ï 
4# (Ị F#?z:). bố Š # lý ñã 
EẾŠ ( T{ Ältl ÿÈ# ). — Diễn-nhã-ẩa xem 
gương thấy mắt đâu liền hoảng chạy. 
(Hướng ngoại tìm câu Phật pháp). Phá 
Táo Đọa một gậy đập vỡ lò. (lúng túng vô 
cùng)«. 














CƯƠNG ñỊ 

Thật ra là, lại cứ. »Thị Phi Ca« trong Phân 
Dương ngữ lục q. hạ ghi: »l ñầ #ƒ ›òb fff 
tí ø HH m dã 1TR 2E. # âã đổ 2 ĐH 
H‹ HH ñj HỆ TH B ìẾ Zl. — Nghe 
nói việc tốt thì tâm vui mừng; nghe nói việc 
xấu thì buôn vô cùng. Tốt xấu đều chỉ là do 
tự tâm, lại cứ nhằm trong đó tìm đạo lý.« 















































CƯƠNG ĐỊA ñỊ 3, 

Còn gọi: Cương nhiên. Lại cử (phó từ: cô ý 
làm trái yêu cầu). Pháp Diễn ngữ lục q. 
thượng ghi: »JJ †ñ _ %4: ñ fñ H 
Á&I Œ,. MMỊl #Ä lí Rẻ 4È! — Sư liền giơ 
pháp y lên, nói: Cái này thật là màu đỏ, lại 
cứ nói là lụa đào«. 








CƯƠNG DUY #48 #£ 
Chức tăng lãnh đạo, phụ trách duy trì các 
việc ở các tự viện Phật giáo. Theo Sư Đồ 


Giáo Giới Bộ trong Nghĩa Sở lục thiếp q. 
6: »ãj 4 HỊ † 5# 3. LE *, & Hš. 
— Cương duy tức chỉ cho: Chủ chùa, 
Thượng tọa, Duy-na. Các vị còn lại chỉ gọi 
là Trị sự«. Theo đây, Tam cương của chùa 
vào thời Ngũ Đại gọi là Cương duy. 











CƯƠNG TÔNG #3 # 

Cương yếu của Thiền tông. Tiết Lâm Tế 
Hòa thượng trong TĐT q. 19 ghi: »Ö ## 
Hi đất H& đã ñữ À1 ấn 1ý ẨM 2X v ĐJ 
24 HT. HỊ lí l3. #6 H7 2‹ 
Đại đực! Sơn tăng vì các ông đại khái nói 
toạc ra cương yêu của Tì hiên tông, rất cần 
phải tự khán, thời gian đáng tiếc, mỗi 
người hãy tự nỗ  lực«. 

















CƯỠNG SINH TIẾT MỤC 3# #3 #ÿ 
H 

Vốn không việc mà bày ra lắm việc. Vô sự 
sinh sự. Tiệt Thị Dục Tạng chủ trong 
DTNL q. 3 ghi: »ƒb †H Ít. E: # 3 , #J 
JE”#EãH. H 3E 8m DĐ. : 





















































lE # mi t ƒ? + 3. H #¿ƒ£H H 
4.  wW # H JK.‹ - Diệu đạo vô 























thượng của Phật Tổ, ban đâu chẳng phải 
cưỡng sinh tiết mục, cũng chẳng phải trò 
dị đoan, hoang đường, cũng chẳng phải 
việc cao tột khó làm, chỉ là trong việc 
thường làm hằng ngày của ngươi sẵn sàng 
thọ dụng«. 


CỨU BAN THƯỢNG TRÙNG 
THIÊM NGÃI TRỤ # # + # ;¿§ #4 
** 

Còn gọi: Cựu sang ban thượng cảnh trước 
ngãi tiêu, Chích ban thượng cảnh trước 
ngãi tước. Nghĩa là trên vết bỏng đốt thêm 
ngãi cứu, dụ cho vốn đã sai lầm lại tiếp tục 
những hành vi và lời nói hư vọng thì đã sai 


141 


CỨU CHỈ Zï ä 























































































































càng thêm sai. »Tông Thừa Yếu Nghĩa« 
trong Duy Tắc ngữ lục q. 9 ghi: »3‡? 33 3 
ñi ft iHj H ŸŠ , in h JŠ. 
ĐB — ĐH. 7R fữứ ñã Á l3. 7m HH HE 
# HH" T- fl) ERBWS e. Z 
'H 3ã fí iš fñj \ J#? #ịị #V. RỊ thị 4l 
H & Ji l- H È§  }È. - Nếu gặp 


người không có mặt mũi thì phải lật úp 
giường thiên, nện cho một trận đau điếng, 
để cho mọi người biết rằng trong những 
người mạnh có kẻ mạnh hơn, Phát pháp 
chưa hệ ngưng trệ một bên. Trong chúng 
có người này chăng? Nếu như không thì 
sơn tăng nhằm trên vết bỏng đốt thêm ngãi 
CỨU.« 


CỨU CHỈ #. # 


Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 7, nối pháp Trưởng lão 
Định Hương. Sư họ Đàm, quê ở làng Phù 
Đàm, phủ Chu Minh, miền Bắc Việt Nam. 
Sư từng trụ các nơi: chùa Quang Minh núi 
Tiên Du (Bắc Ninh), chùa Diên Linh núi 
Long Đội (Yên Lãng). 


CỬU BÁCH z. 3 


Lờ mờ, si mê. M4 Am ngữ lục ghi: »]ÈŠ RẺ 
4l M CẤ ẩ R Z Hñ) mœ H. E 

















TẾ o ó ó Tỉ ẾT lẾ v J4 Má để, tt 
#R. 2% TỈ 1U # ý} 2. lš Z Múi 





2 3. 1 0 J§ )U Fí ‹ - Ngày giỗ của 
Hoà thượng Ứng Am (là Thầy của Thiền 
sư Mật Am), Sư (Mật Am) thượng 
đường... Người xưa nói, phận làm con 
không bản đến đức của cha. Mặc dù vậy, 
chuyện xấu trong nhà cũng cần cho người 
ngoài biết. Việc trong đời của Lão Hoà 
thượng này cũng còn lờ mờ quá chừng.« 


CỬU BÁI 2L #£ 

Chín lạy. Quỳ lạy 3 lần, mỗi lần ba lạy, là 
nghi lễ long trọng của nhà thiền. Trong 
Bách Trượng Thanh Quy q. 1 ghi chép về 
nghi thức cửu bái vào ngày giỗ Tổ Đạt-ma 
như sau: Trụ trì dâng hương xong lạy 3 
lạy, để nguyên tọa cụ; dâng nước rồi trở 
xuống lạy 3 lạy. Đi lên phía trước lần nữa 
để thăm hỏi, châm thêm nước, trở về chỗ 
cũ lạy 3 lạy. Xong cất tọa cụ. Tiết Long 
Tường Sĩ Khuê Thiền sư trong NĐHN dq. 
20 ghi: »ấ1 #l li] 2E äH. lẩ IHI l§ 34 ñ6 
đó HỆ HR HA BE šE (b li ñj 2. # 
# 5 2 3A 1 3B ÿL MHẾN È #.. 
J JLTE. DI ñ5 ll Á . HỊ X6 ấ #R lữ 
lv — Khoảng niên hiệu Thiện Hưng, Sư 
(Sĩ Khuê) được lệnh vua đi khai sơn chùa 
Năng Nhân ở Nhạn Đãng. Khi ấy Chân 
Hiết đang ở Giang Tâm nghe sư đến, vì lo 
sợ pháp duyên lợt lạt, nên đặc biệt sang 
sông nghênh tiếp sư về phương trượng, tỏ 
lòng tôn trọng lạy 9 lạy. Sư dùng lời ôn 
tôn, êm dịu để dạy dỗ người, do sư lời nói 
đi đôi với việc làm nên mọi người kính 
ngưỡng theo về.« 









































CỬU ĐỚI 2 ## 

Chín bộ môn mà Thiền sư Pháp Viễn ở 
Phù Sơn lập ra tiếp dẫn người học. Đệ tử 
của Ngài biên tập những lời dạy về Thiền 
Đạo của thầy mình thành sách gọi là Phật 
Thiền tông Giáo Nghĩa Cửu Đới tập, gọi 
tắt là Phù Sơn Cửu Đới. 


CỬU HẬU THIỀN TỰ tu 1£ ## % 

Chùa ở dưới »Quán Âm Tam Bảo Thạch« 
núi Cửu Hậu cách trung tâm huyện Chiếu 
An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc về phía 
Tây bắc 10km. Được xây cất vào đời 
Đường, niên hiệu Thuần Hựu thứ 5 (1245) 


142 


CỬU HOA SƠN 7L ## IÌị 





đời Tống, Tăng Tư Pháp quyên tiền xây 
cất lại. Niên hiệu Càn Long thứ 9 (1744), 
niên hiệu Quang Tự (1875-1908) đời 
Thanh qua nhiều lần tu sửa nên cực kỳ hoa 
lệ. Trước chùa tại sơn môn có tắm biển 
khắc chữ »Đại Danh Sơn«, có cặp đối liễn 
trên hai trụ: »Tự thử danh sơn năng hữu 
kỷ? Tuy hữu du tăng bất toán đa.« (Giống 
danh sơn này được mấy ngôi? Dù có du 
tăng chẳng coi nhiều). Nơi chính điện có 
treo tấm biển »Tây Tâm Tam Tạng« do 
Hoàng Đạo Chu đích thân viết. Trước điện 
bên phải có »Vọng Hải Lâu« có thể lên cao 
nhìn ra xa. Bên trái cửa chùa có khe sâu 
ngàn trượng, giữa có hòn đá lớn giống cá 
lý ngư cao vài mươi trượng, có khắc chữ 
»rửa sạch phiền não«, »Tùng giản tuyền«. 
Nước khe trong vắt thấy đáy, uống vào 
thơm ngọt như rượu tỉnh chất, người đời 
khen ngợi nơi đây là thắng cảnh »cầu vồng 
rủ xuống suối ngọc«. 


CỬU HOA SƠN 2U # 1 

Núi nằm ở phía tây nam huyện Thanh 
Dương tỉnh An Huy, Trung. Quốc. Là I 
trong 4 ngọn núi lớn nôi tiếng của Phật 
giáo (núi Cửu Hoa, núi Ngũ Đài ở Sơn 
Tây, núi Nga My ở Tứ Xuyên, núi Phổ-đà 
ở Chiết Giang). Diện tích toàn dãy hơn 
100krÏ, gồm có 99 ngọn, trong đó có 9 
ngọn được xem là hùng vĩ nhất: Thiên 
Thai, Liên Hoa, Thiên Trụ, Thập Vương... 
Thập Vương là ngọn núi chính cách mặt 
biển 1341m, được khen là núi đứng nhất 
miền Đông Nam. Khoảng niên hiệu Thiên 
Bảo (741-755) đời Đường, nhà thơ Lý 
Bạch đến núi này có làm thơ như sau: 

Tỉ #JLÌL_E. lễ 3 JUL #£ l 
XI 1 8 2K ¬ 2® II JUL ® 
»Tích tại Cửu Giang thượng 




















Diêu vọng Cửu Hoa phong 

Thiên hà quải lục thủy 

Tú xuất cửu phù dung«. 

»Xưa trên giòng nước Cứu Giang 

Xa xa ngắm Cửu Hoa Phong chập chùng 
Sông trời một dải xanh trong 

Mở ra chín đóa phù dung tuyệt vời«. 
(Hạnh Huệ dịch). 

Tương truyền, tên gọi »Cửu Hoa Sơn« bắt 
nguồn từ đó. Niên hiệu Long An thứ 5 
(401) đời Đông Tấn, có vị tăng xứ Thiên 
Trúc là thiền sư Bôi Độ đến núi Cửu Hoa 
hoằng pháp. Đời Đường có Kim Địa Tạng 
kiền thành khổ tu ở trong hang Đông 
Nham, trải qua 75 năm. Trong đời Minh và 
Thanh là thời kỳ thịnh vượng, toàn núi có 
trên 300 ngôi chùa Phật, hơn 4000 vị tăng, 
trải qua nhiều năm khói hương nghỉ ngút, 
được gọi là chốn tiên cõi Phật. Từ chân núi 
lên đến tận đỉnh, nơi nào hễ có đường đi, 
có hang động là có chùa. Hình thái các 
chùa lớn nhỏ, cao thấp khác nhau, số lượng 
rất nhiều, phân bố trong rừng rậm của cả 
nhóm núi. 

Các chùa trên núi Cửu Hoa phần lớn là đạo 
tràng của tông Lâm TẾ, cũng có một ít của 
tông Tào Động. Các danh tăng trụ trì núi 
này vào đời Đường có: Thắng Du, Đạo 
Minh, Trí Mỹ, Đạo Tế, Siêu Vĩnh. Các thi 
tăng có: Thần Dĩnh, Ứng Vật, T Kỷ đều 
nổi tiếng một thời. Đời Nam Đường, Thiền 
sư Viên Chứng ở am Ngọa Vân. Đời Tống, 
tại núi này các thi tăng rất nhiều, Hòa 
thượng Thanh Túc sáng lập Cửu Hoa thị xã 
để vừa bàn thiền vừa ngâm thơ, cùng 
xướng họa với các văn nhân nhã sĩ... Các 
vị nổi danh hơn cả là: Hy Thản, Hàn Bích, 
Liễu Cơ. Hy Thản có tác phâm »Cửu Hoa 
thi tập«. Các danh tăng chuyên tu thiền có: 
Ngọc Điền, Tịch Tổ, Vân Dịch, Hoằng TẾ, 


143 


CỬU KHÚC THIỀN SƯ 7\ th 3š lñ 





Duy Chính, Quảng Tông, Thiện Tu. Một 
trong 4 bậc cao tăng đời Minh là ngài Trí 
Húc trụ núi này, soạn thuật »Phạm Võng 
Hiệp Chú«. Cận đại có cao tăng Nguyệt Hà 
lập ra Đại học Hoa Nghiêm, Hòa thượng 
Hư Vân cũng từng tham học ở núi này. 


CỬU KHÚC THIỀN SƯ ?L w ## Éặ 
Thiền tăng Khánh Tường, đời Đường, trụ 
Cửu Khúc Quan Âm Viện ở Hàng Châu, 
nên có hiệu là Cửu Khúc Thiền Sư. X. 
Khánh Tường. 


CỬU LẬP + 3 

Phiền đứng lâu. Lời nói lễ phép, hàm ý an 
ủi trước khi thiền sư kết thúc thời thuyết 
pháp cho đại chúng nghe. Lâm TẾ ngữ lục 
ghỉ: »ÑHl s: . . . R li ® &‹ 
jmm ĐUU^H 8”. đt ŸE fï ÉH nữ 
BỊs BR ÍÙ ÿb PE. 4i H3. Hỗ — 
Mở ⁄: Z2 f lR ÁẤÁ{®,VƑƒ Hà Á # 
12 5L. — Sư nói: ... Vì ông không tin, cho 
nên hôm nay tôi nói dài dòng e rằng trói 
buộc Thường thị cùng các quan chức, mê 
muội Phật tính, chăng bằng hãy lui ra! Hét 
một tiếng, Sư nói tiếp: Người ft có lòng tin 
thì không có ngày liễu ngộ. Phiển đứng 
lâu, xin tạm biệt<«. 








“HT 
1 





II 























CỬU NGŨ 2U # 
Chỉ ngôi vua. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng 
ghi: »E ˆƒ  X }U Ti Eỹ ñM f? — Lúc 


Hoàng tử chưa lên ngôi vua thì thể nào?« 


CỬU NIÊN DIỆN BÍCH 2u #- ø # 

Chín năm xoay mặt vào vách tọa thiền. 
Theo điền tích của Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Sơ tổ 
Thiền tông Trung Quốc): Vào triều Lương 
Võ Đế, năm 510, Tổ vượt biển đến Kim 
Lăng và có yết kiến vua Lương Võ Đế. 


Qua cuộc đối đáp, nhận thấy không khế cơ, 
Tổ liền từ giã, cỡi cành lau sang sông đến 
Lạc Dương, dừng lại ở chùa Thiếu Lâm 
núi Tung Sơn. Tổ cả ngày tọa thiền, xoay 
mặt vào vách suốt 9 năm liên. 


CỬU NIÊN DIỆN BÍCH NHÂN #. 
4t ứ SA 

Người chín năm ngó vách, chỉ Tổ Bồ-đề 
Đạt-ma. X. Cửu niên diện bích. Tiết Đạo 
Tràng Huệ Lâm Thiền Sư trong NĐHN dq. 





















































18 ghi: »E 3: Tí N 7Ñ ñẼ. 4t b 3 
‡J. RE HL7J. TH AI Šj 3t. BỊ] R 
2L Hi HŠ A #I BÉ 2K Bổ lồ — SẾ ¿ 





H lf {E  # ⁄ ìồ — #? - Sư thượng 
đường nói: Hữu lậu là cáy vợt tre, vô lậu 
là cái thìa gỗ. Trước sân bụi mẫu đơn, bờ 
giáu đảm thược dược. Do nhớ đến người 
chín năm ngó vách, rốt cuộc chăng biết 
một việc này. Thử hỏi cải gì là một việc 
này?« 


CỬU PHONG KIỀN #, # # 

Thiền tăng Đại Kiền ở núi Cửu Phong, 
Thụy Châu, đời Ngũ Đại, được người đời 
gọi là »Cửu Phong Kiền«. X. Đạo Kiên. 


CỬU PHONG TỰ z, # 3 
X. Sùng Phúc Tự 


CỬU THAM SỰ zL $ # 

Chỉ việc thuộc bên trong của thiền nhân, 
tức minh tâm kiến tính, siêu thoát sinh tử. 
Minh Giác ngữ lục ghi: »lB] #Ệ 3l # v 7U 
2 †E lŠ ?E? - Xin hỏi các vị đang 


nghe đạo, cứu tham sự là gì?« 





CỬU THAM THƯỢNG ĐƯỜNG “. 
+ L# 


Trong các tự viện Thiền tông, 1 tháng có 9 


144 


DÃ HỒ TINH MỊ #ï 3 Xš ## 





lần thượng đường, nghĩa là cứ 3 ngày 
thượng đường tham vấn I lần. 

— Tham: Thưa hỏi đạo lý để được thiền 
sư chỉ dạy. 


CỬU TRÙNG NHAM SƠN z # # 
„h 

Núi Kê Túc nhiều ngọn chập chùng giống 
như chín cánh sen, nên còn được gọi »Cửu 
Trùng Nham Sơn«. X. Kê Túc sơn. 


D 





DÃ CAN MINH ## + *É 

Chồn hoang kêu. Dã can minh dụ cho giáo 
pháp của bảng môn tả đạo. Cảnh Đức 
Truyêền Đăng lục q. 13 ghi: »iI f[ 3#: 
TW? ñữEl: BH äẾ 22 ì# #ƒ Ƒ H§? — 
Hỏi: Thế nào là sư tử rồng? Sư đáp: Ai 
cần ông làm chỗn hoang kêu!« 




















DÃ HỒ DIÊN THÓA ## 3£ x£ s# 
Đàm dãi con chồn. Chỉ cho lời nói của bọn 
thiền sư giả mạo, nói được mà làm không 
được. Khai thị thiền nhân Khả Ông Nhiên 
ở Hải Đông trong ThMMBTSTL ghi: »4ể 
ñH tƑ ŸN XM IẸ ƒÉ fữ | HK jh ZZ 4. ŠẺ 
3t2t1ŠZE. k4 # ~ Đó là đàm 
đãi con chồn hay khiến cho người ta mắt 
thấy hoa đốm giữa hư không, sỉ cuỗng 
chạy bên ngoài, không giúp gì được cả«. 









































DÃ HỒ TINH ## 3£ 3# 

Đồ chồn tinh ranh. Tiết Đại Nhĩ Tâm 
Thông trong NĐHN dq. 2 ghi: »ế lñ]: 
ll Z ll H 2 #: H R# j? # F ïR|, 
ñỹ HE]: 3š #ƒ ĐÁ. fb áb 3M ế: H 
J# j§ ! — Sự hỏi tiếp: Ông nói bây giờ 









































Lão tăng ở đâu Tam Tạng mở mịt. Sư quát: 
Đồ chốn tỉnh ranh! Tha tâm thông ở chô 
nào?«. 


DÃ HỒ TINH KIẾN GIẢI #ÿ 3# 3š 
R.# 
Con đường không chính đáng. Đây là lời 


nhà thiền quở trách. Mật Am ngữ lục ghỉ: 
»Ñ E( £ # RE H Mú + 3# 5š ) EH J# 




















ttrŸW. ® & HÚUÍh lệ. H 42 F 
MM HM. ®%#H#®#. 1# ñã 























{E ME Eƒ 1W lũ ï ##t.. — Ô Cự tôi (Pháp 
hiệu của Hòa thượng Mật Am là Ô Cự, ở 
đây ngài tự xưng) nói như thế không phải 
là chê Tuyết Phong đâu, mà cối để thiển 
tăng trong thiên hạ sau nây mối người tự 
có con đường sóng, chứ đừng đi theo con 
đường không chính đáng này.« 


Tông Môn Võ Khó ghi: »|B| †E 2. 3# RE 
Wũ 2 jế f[ fñ ý. BH z4. 4 "Ị 4ã {E 
3ƒ JÑ lũ h ft. — Viên Ngộ hỏi: ĐL}- 
ma từ Ấn Độ sang, đem cái gì đề truyễn 
trao? Sư đáp: Không thể đi theo con 
đường không chính đáng.« 




















DÃ HỒ TINH MỊ #‡ Z£ ‡# #k 


Thiền gia quen gọi bàng môn tả đạo hoặc 
những kẻ theo kiến giải bàng môn tả đạo là 
dã hồ tỉnh mị. Lâm TẾ ngữ lục ghi: »3li 
. 1E fÈ tt JÉ E 3š EM. BÄ Ất l# 
ẤÃ] {tUÓ L Đã ÍE BE {E lk.: ñX 3. 8ñ. 

ï & Hƒ Y( Jñ #ÄX. lf ® Ã© RfÈĐ. R 
2} ìf BH Í#ữ.. — Này đạo lưu, Phật chân 
thật vô hình, pháp chân thật vô tướng, các 
ngươi chỉ ở trên chỗ huyễn hóa làm ra vẻ 
ta đây; dù cho cầu được cũng đêu là bàng 
môn tả đạo, chẳng phải Phật chân thật, 
đây là kiến giải của người ngoại đạo«. 





















































145 


DÃ KHAI Y2 Bï (1852-1022) 





DÃ KHAI z4 BÄ (1852-1922) 

Thiền tăng cận đại, họ Hứa, tên Thanh 
Dung, người xứ Giang Đô (nay thuộc tỉnh 
Giang Tô) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Định Niệm. Tác phâm: Đã Khai Dung 
Thiển sư ngữ lục, 3 quyên. 


DẠ BÁN CHÍNH MINH, THIÊN 
HIỂU BẤT LỘ & # # 1. £ 1# 
® 

Nửa đêm sáng tỏ, bình minh tối mò. Biểu 
thị trạng thái giao xen, dung nhiếp lẫn nhau 
giữa pháp tính chân như cùng sum la vạn 
tượng. Thuật ngữ này được mượn dùng từ 
bài cổ thi 7hzm Đông Khế của Thiền sư 
Thạch Đầu Hy Thiên (Đại 51, 459 trung): 
?⁄4 *# 1E HỊ , X Bề 4 ñš 

À 1 fE RỊ v H 3š ñã Trĩ. 
»Dạ bán chính minh, thiên hiểu bắt lộ 

Vi vật tác tắc, dụng bạt chư khô«. 

»Nửa đêm sáng tỏ, bình mình tối mò 

Vì vật làm phép (tắc), dùng nhỏ các khô«. 
Câu »Dạ bán chính minh« chỉ cho đang lúc 
tối có sáng. Câu »Thiên hiểu bất lộ« chỉ 
cho đang lúc sáng có tối. Hơn nữa, theo 
»Ngũ Vị Quân Thằn« của ngài Động Sơn 
Lương Giới, thì Dạ Bán, Bất Lộ tương 
đương với Chính vị, là thể tính bình đẳng. 
Còn Chính Minh, Thiên Hiểu thì tương 
đương với Thiên vị, có nghĩa tướng dụng 
sai biỆt. 




















DẠ ĐƯỜNG THỦY # 3# 

Nghĩa đen là trong bóng đêm xuống, người 
ngu vào ao nước trong vốn không có cá, để 
bắt cá. Thiền tông mượn từ này để chỉ cho 
lời nói hư vọng, nội dung rỗng tuếch. Vì 
lời nói hư vọng vốn thiếu sót nghĩa lý quan 
trọng thiết thực để nhập lý, mà người ngu 
chăng phân biệt được thật, giả, lại còn ở 


trong đó tìm tòi, trông mong nắm bắt được 
then máy ngộ đạo, chỉ là phí công vô ích 
mà thôi. Tắc 7, Bích Nham lục (Đại 48, 
147 hạ) ghi: 

= ñM ìR ñ Ất 4L ii 

3í Á\ 3% Er 1 ĐÑ 7K 


»Tam cấp lãng cao, ngư hóa long, 











Si nhân du hồ dạ đường thủy«. 
»Ba cấp sóng cao, cá hóa rồng, 


Người ngu còn tìm cả trong ao« 


DẠ TỌA #% # 


Còn gọi: Hoàng hôn tọa thiên, Sơ dạ tọa 
thiên. Tọa thiền vào lúc mặt trời lặn, là 
cách thức tu hành trong Thiên viện. 


DANH 2 


Danh từ khái niệm. Lâm TẾ ngữ lục ghỉ: 
»P Ñ  ƒ j6 £U‹ 3š 1b N 3% 
#4 lã.. DI P1 gã H 1l lR 2 fã 2} HH ¿ 
— Người họ ckhông liễu ngộ là vì chấp vào 
danh củ, bị danh từ khái niệm phàm thánh 
làm trở ngại cho nên che chướng đạo nhãn 
của họ mà không được thấy rõ.« 





DANH CÚ # 3 
Danh từ ngữ cú và ý nghĩa khái niệm của 
nó. Lâm Tế ngữ lục ghi: »ÑK ñI -†- —- 2} 
































đc PEÝ E6 3 NỊ Z ñho ẤT Â` To 
1 hỊ & §R f2 ñJ E/EW‹ ff & Ík fñ 
ï* # D Ä. 4#: = W#.#ZE.- 














Chẳng hạn như mười hai phần giáo đễu là 
lời nói biểu lộ ra ngoài, người học không 
biết mà nhằm trên danh từ ngữ cú biểu lộ 
ra ngoài để tìm hiểu, đêu là nương tựa, rơi 
vào nhân quả chưa ra khỏi sinh tử của ba 
cốï«. 


146 


DANH VĂN #. Bšẩ 





DANH ĐỨC TÂY ĐƯỜNG # 2$ # 
2+ 
x 


Danh đức, chỉ cho người có đức hạnh, 
danh dự. Trong Thiền viện có Đông đường 
(nhà Đông), Tây đường (nhà Tây), chư 
tăng chọn các vị trong Tây đường, vị nào 
có danh dự, đức hạnh để làm Trụ trì, vị đó 
được gọi là Danh đức Tây đường. Điều 
Trụ Trì Nhật Dụng trong Sắc Tụ Bách 
Trượng Thanh Quy q. 2 (Đại 48, T119 
trung) ghi: »8È 4ƒ ñã tHị {È †Ÿ Z¡ ## m 
3. .# 4ï äX Í.. — Hoặc có bậc Danh 
đức Tây đường trụ trì các chùa, sắp đặt 
ngôi bên phả¡«. 




















DANH ĐỨC THỦ TỌA # ?š # # 
Trong các vị Thủ tọa của Tiền đường ở 
Thiền viện, đại chúng chọn ra vị nào có 
danh dự và đức hạnh để lãnh chức vụ Trụ 
trì thì gọi vị đó là Danh đức Thủ tọa. Điều 
Thỉnh Lập Tăng Thủ Tọa trong Sắc Tu 
Bách Trượng Thanh Quy q. 4 (Đại 48, 
1133 hạ) ghi: »il & 2ÿ DH 3 ƒ¡ f# Tí 
JÈ. Íï ft  Ñ 23 Pĩ[ †T IÑ #ĩ s — Như 
các vị Tây đường, Danh đức Thủ tọa ở các 
nơi, nếu hạnh giải tốt thì được đại chúng 
suy tÔn«. 



































DANH MẠC # #4: 
Còn gọi: Danh mô, danh mạo. Gọi tên, 
miêu tả. Bích Nham lục q. 1 ghi: »H ïli . 








i 3W đt f: {E JE J8. 8| lũ 44. lM 
Bả BỊ RÉ. Đệ fE I§ RỊ RE. Hế fp šH BỤ 








RỊ &: - `. ?È ft Hã {E ® ñï 
†ử ‡H ñlỒ % 1U. H # 3 4#. — Thử 
hỏi ý của Tuyết Đậu ở chỗ nào? Đến chỗ 
này gọi con lừa là phải, hay gọi con ngựa 
là phải, hay gọi TỔ sư là phải? Làm sao 
gọi tên đây? Người tu thường cho rằng 
Tuyết Đậu sai khiến Tổ sư, may thay không 

















dính dáng« 


DANH MÔ # 3# 
Còn gọi: Danh mạo ¡ Ÿl, danh mạc 
ll. Gọi tên sự vật, miêu tả. NĐHN quyên 

















5 ghi: »— 3% Z* !J. + & ŸR lš †E 5 
lft fll . — Một vật linh thiêng ông không 


thê tạo tác miễu tả được«. 


DANH NGÔN # š 

Danh từ ngôn cú và ý nghĩa l khái niệm của 
nó. Đoạn TẾ Tâm Yếu ghi: »ữ# Íl} J& —- 1] 
4#. ME & —Jù, HE 7È. 
4b tt lâ ÐZ. SE fW, 4 
#®ðí..v # JẾ 1H. 2 lễ ñ #tƠ. 
Ñ XI Tổ v +tRHm. 1E % 3 
4. #1 — ĐI ãä. 5ñ. 5 
ỦÈ . #J ff.. — Chư Phật và tất cả chúng 
sinh chỉ là nhất tâm, không còn có pháp 
nào khác. Tâm này từ vô thủy đến nay 
chưa từng sinh cũng chưa từng diệt, không 
xanh không vàng, không hình không tướng, 
chẳng thuộc hữu vô, chẳng kế cũ mới, 
chẳng dài chẳng ngắn, chẳng lớn chẳng 
nhỏ, vượt lên trên tất cả hạn lượng, danh 
ngôn, tông tích, đối đãi.« 





























































































































¬ ml 











bài 








DANH VĂN # lì 

1. Danh tiếng. Danh dự. Duy 1 ác ngữ lục 
q. 2 ghi: »jï Ð) # Xổ #í. 7t #f  ?E 
Ất Đi ñU.v Đi lẻ ĐTEH. JĐ H Đi ##. 
đi lễ Mũ ứE: — HÈ. X jấ # 3 Z Hi #| 
<3. R#â@XZò. ã lễ Ìh 
[| — ÈŠ.. — Cho nên người tham thiển 
trước tiên phải đem những điều mắt thấy 
tai nghe, những sự hiểu biết cả đời tận tình 
treo lên vách, lại đem những sự lợi dưỡng 
danh tiếng, tâm án ái tham dục cả đời tận 
tình để qua một bên.« 

2. Danh xưng, danh từ. Chương »Nhất bát 
































147 


DẪN DÃN †E ?K 





ca« trong CĐTĐL q. 30 ghi: »t £f ñ 4 
3E. {H &: 4 li BỊ R RE. 2ï lỊ Fš 
'†h## R W. fŒ &  š LH ỊH À ¿ — 
Chân thật để vốn không phải chân thật, chỉ 
là danh từ, tức là trần. Nếu ngay trong 
trần mà hiểu được cái chân thật thì đường 
đường là kẻ xuất thế«. 

















DẪN DẪN š£ ;& 
Lặng lẽ, âm thầm. Tông Môn Võ Khó ghi: 
ĐI ẤN lm HE: TÔ . H8‹ 
3 lí 3£ H lf.. Ÿf fí 3# lñ Jí. ÌNÌN 
ø TP ẤP BỊ. A Ất ÃH #2 — Khi ấy có 
Thủ toạ Yên là người phương Bắc, tính 
tình cứng cỏi, thích tự lập. Sư tham vấn hai 
ngài Hồi Đường và Chân Tịnh, thật có chỗ 
khế ngộ, nhưng khi ở trong chúng sinh 
hoạt, Sư vẫn lặng lẽ âm thầm nên không ai 
biết Sư«. 













































































DI°Š 

Ôi, Ơ, Ủa, Chao. Lời nói làm cho người ta 
tức cười. Đây là khẩu ngữ của Thiền tông. 
Trong lúc thiền sư giáo hóa người học, có 
vài việc nào đó khó biểu đạt, thiền sư 
thường dùng từ này với ý giễu cợt. Phật 
Tâm Ca trong Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ 
lục có đoạn: 

l E§ I V HH Hy Hi 
%## th lí BỊ tị ï⁄ 
ññ ÍT #§ ?ứ — ĐJ “š 
ft[ jš 2E HỊ Bí % Tï ‹ 

»Di đi di, Đốt đốt đốt 

Đại hải trung âu nhàn xuất một 

Chư hành vô thường nhất thiết không 
Hà xứ Tiên sư mịch linh cốt«. 

»Ôi! ôi! ôi! 

Chà! chà! chà! 

Bọt trong biển cả luỗng chìm nổi 
Muôn pháp vô thường hết thảy không 






































Tiên sư chỗ nào tìm linh côt?«. 
Theo: Tiền sư Việt Nam của HT. Thích 
Thanh Từ. 


DI BÀN NGẬT PHẠN # ##‡ v£, #. 

Các vị tăng hành cước đến các chùa lẽ ra 
để tham học, trái lại chỉ lo ăn uống. Đây là 
lời chê trách. Cảnh Đức Truyễền Đăng lục 
q. 26 ghi: »ïố E: *£, MỊ Hy 3š HR #ƒ , 























%È f1 IỊ 4 2+ ft. ïš HR #? M. 
†† R H 8#? H & Ú lỗ H2 8N. — Chư 

















Thượng tọa! Phải làm sáng cho được đạo 
nhãn là bản phán của người hành cước. 
Nếu đạo nhãn chưa sáng nào có ích gì? 
Chỉ là qua lại các chùa để lo ăn uống«. 


DI QUANG ã %, (?-1155) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lý, tự Hối Am, 
biệt hiệu Thiền Trạng Nguyên, Quang 
Trạng Nguyên, người xứ Trường Lạc (nay 
thuộc tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, tông 
Lâm Tế. Sư trụ chùa Giáo Trung ở Tuyền 
Châu. Tác phẩm: Hi 4m Quang Trạng 
Nguyên Hòa thượng Ngữ Yếu. 


DI TẮC :š ñ] 
X. Duy Tắc. 


DĨ CUNG HẠ SỰ . #2 T *# 

Còn gọi: D7 (hán đại sự. Việc bản phận của 
thiền tăng: Minh tâm ngộ tính, siêu việt 
sinh tử. Phần Khai thị thiền nhân Đồng văn 
n Hóa HSLNMDT q. I ghi: »À.Z H 
. EH PE HH PT RE đ Áñ Rš hị Z. ĐJ 
Ni ò BA ẤN ¿co — ào múi 
Thiên Mục cùng với các vị nhự Thủ tọa 
Tính Dung kết am để ở, cùng nhau miệt 
mài việc mình tâm ngộ tính, kiên nhẫn 
trong vài năm« 






































148 


DIÊN CHIỂU ##£ 4 (8o6-o73) 





DĨ GIÁ 4 # (1268-1336) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Diệp, tự Không 
Trung, người xứ Lệ Thủy (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Cao Phong Nguyên Diệu, tông Lâm Tế. 
Sư trụ viện Phúc Lâm núi Bạch Vân. 


DĨ KÊ VIPHƯỢNG »› # #, Hi 

Cho gà là phượng. Gà: Loại chím thường. 
Phượng: Loại chìm linh. Cho chim thường 
là chim linh cũng giống như cho ngói gạch 
là châu ngọc. Thiền tông dùng từ này để 
chỉ cho trường hợp người mê cho tà kiến là 
chính kiến, nhận vọng tưởng làm Phật tính. 


DĨ TÂM TRUYỀN TÂM %2 *> 2# => 
Lấy Tâm đề truyền Tâm, có 2 nghĩa: 

1. Thiền tông chăng lập văn tự, chăng mắc 
kẹt nơi kinh điển, Thầy trò trực tiếp trao 
truyền bằng cách lấy chỗ ngộ của Thầy để 
ấn chứng chỗ ngộ của trò. Thiền tông căn 
cứ vào câu truyện: »Đức Phật thuyết pháp 
ở núi Linh Thứu, Ngài giơ cành sen để dạy 
chúng. Trong tấm vạn người chỉ có Ca- 
diếp lãnh hội được ý chỉ của Phật và mỉm 
cười« để lập ra Tông phong chăng lập văn 
tự mà truyền đại pháp. 

2. Lời truyền đạt cảnh giới ngộ. Huyết 
Mạch luận của Đại sư Đạt-ma (Vạn Tục 
110, 405 thượng) ghi: »— ở# Ỳ #d. li] 
BỤ — 2Ù. BÍ ĐÈ  fÈv ĐJ 2ò f# sò v 
3 3⁄ È #.: - Tam giới lao xao đều quy 
về nhất tâm. Phật trước Phật sau lấy tâm 
truyền tâm, chẳng lập văn tự«. 





DĨ TỰ BẤT THÀNH BÁT TỰ PHI 
»  S % ` # 3t 

Chữ »Dï« chẳng thành, chữ »Bát« chẳng 
phải. Chữ »Dĩï« (P1) chỉ cho chữ (Y ) viết 
trên đầu lá bùa (để đeo trên người), là chữ 


biến hình của chữ Tất Đàm (chữ ¡). Nhưng 
xét theo chữ nghĩa thông thường thì nó 
chăng phải chữ »Dĩ« (Pl) cũng chẳng phải 
chữ »Bát« (J\). Thiền tông mượn cụm từ 
này làm thuật ngữ để chỉ cho sự khó khăn 
rất mực khi diễn đạt về chân lý. 


DỊAM ÿ & 


Hiệu của Thiền sư Như Thông đời Minh. 
X. Như Thông. 


DỊCH KHỞI MY MAO 3l) 3 J £ 


Dựng đứng lông mày, ý nói phấn chấn tỉnh 
thần để lãnh ngộ thiền chỉ. Nhà thiền hay 
dùng lời nói này để khuyên răn người học. 
Tiết Vạn Thọ Niệm Thiền sư trong NDHN 
q. 18 ghi: »7ú IE —. ®í 3% 1$ 3⁄4 ## 3⁄ 
DĐ. Mĩ }M JH HA H2 4š 3. ZjJ| để J %6 
Z8 !f HùÌ, — Hai vị thiển sinh Chính và 
Nguyên, buôn tẻ lãnh đạm không mùi vị. 
Triệu châu mời hai vị uống trà để phắn 
chấn tỉnh thân mà lãnh ngộ.« 


























DIÊM MAI ## 3£ 

Thiền tăng đời Minh, người xứ Hải Ninh 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Thiên Đồng Ngộ. Sư trụ 
chùa Phổ An. Tác phẩm: Tế Tổng Đảnh 
Thiên sư ngữ lục. 


DIÊN CHIẾU #£ ‡# (896-973) 


Thiền tăng đời Tống, họ Lưu, người xứ Dư 
Hàng (nay ở phía tây Hàng Châu) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Nam Viện Huệ 
Ngung, tông Lâm Tế. Sư khai pháp ở chùa 
Phong Huyệt tại Nhữ Châu (nay là huyện 
Lâm An tỉnh Hà Nam). Tác phẩm: Phong 
Huyệt Thiên sư ngữ lục. 


149 


DIÊN HỰU TỰ ##£ 3 3£ 





DIÊN HỰU TỰ ## 3¿ ‡ 

Còn gọi: Chùa Một Cột. Chùa ở thôn Ngọc 
Thanh, khu Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam. 
Theo truyền tụng, vào năm 1049, sau khi 
vua Lý Thái Tông nằm mộng thấy Bồ tát 
Quán Âm dắt đi lên tòa sen ngự tọa, quần 
thần cho là điềm gở, xin Vua cho xây chùa 
như bông sen nở trên mặt nước để cầu 
phúc lành dài lâu (Diên hựu). Quy mô chùa 
không nhỏ như hiện nay mà to lớn, lộng 
lẫy hơn nhiều. Trên một tắm bia ở chùa 
Long Đọi (Hà Nam Ninh) dựng năm 1121 
có ghi rõ điều đó. Sự độc đáo của kiến trúc 
chùa Một Cột là toàn bộ ngôi chùa được 
đặt trên một cột đá cao. Ở đây, có sự kết 
hợp táo bạo của trí tưởng tượng lãng mạn 
đầy thi vị qua hình tượng bông sen và 
những giải pháp hoàn hảo về kết cấu kiến 
trúc gỗ, bằng hệ thống mộng giằng và đặc 
biệt là sử dụng các cột chống chéo lớn từ 
cột đến sản, vừa tạo thế vững chắc, vừa 
mang lại hiệu quả thâm mỹ như đường 
lượn của cánh sen, thiết lập sự hài hòa giữa 
mái và sàn bởi một đối xứng ảo. Khối kiến 
trúc được phụ trợ bởi cảnh quan, có ao, có 
cây cối, đã tạo nên sự gần gũi, tỉnh khiết 
mà vẫn thanh tịnh. Theo: Nguyễn Hùng 
trong Văn Hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989- 
1995. 


DIÊN KHÁNH TỰ THÁP #£ # ‡ 3# 
Tháp nằm dưới núi Vân Long, phía tây thị 
trần Tây Bình, huyện Tùng Dương, tỉnh 
Chiết G"ang, Trung Quốc. Niên hiệu Đoan 
Cũng thứ 2 (989) đời Tống, Thiền sư Đạt 
Hạnh đem 8 bộ kinh luận, 49 hạt xá-lợi từ 
Trung Án Độ về chùa Diên Khánh, phát 
nguyện xây tháp cúng dường. Kinh qua 
mười năm trù hoạch, vào niên hiệu Hàm 
Bình thứ 2 (999) phá thổ động công, niên 


hiệu Hàm Bình thứ 5 (1002) hoàn thành. 
Tháp cao 70m, là tháp cao nhất Chiết 
Giang. Hình lục giác 7 tầng, kết cấu bằng 
gạch gỗ theo kiểu lâu các. Đỉnh tháp dùng 
gạch chồng khít lên nhau thu nhỏ mà 
thành. Trên tường của tháp có ghi lại đề 
khắc và bích họa nhiều đời. 


DIÊN KHÁNH TỰ XÁ LỢI THÁP z£ 
&#^#l # 

Tháp nằm trong khuôn viên chùa Diên 
Khánh, huyện Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam, 
Trung Quốc. Được xây vào niên hiệu Cảnh 
Hựu thứ 3 (1036) đời Tống. Tháp gạch 
hình lục giác 7 tầng theo kiểu mái kín, cao 
khoảng 26m. Mặt tường mỗi tầng bên 
ngoài tháp có khảm tượng Phật xây bằng 
gạch hoặc thiết kế cửa tháp hình khuê. Mái 
tháp dùng gạch xếp chồng khít nhau trông 
ngắn gọn thô kệch. Đường viền của thân 
thấp hơi bày hình parabol hùng vĩ sừng 
sững, đẹp đẽ hùng tráng. Bên trong là tháp 
tâm thất hình lục giác, trong thất có một 
tấm bia đời Tống »Tế Nguyên Huyện Long 
Đàm Diên Khánh Thiền Viện Tân Tu Xá- 
lợi Tháp Ký«, thư pháp tinh mỹ, chữ cũng 
rõ ràng. Phía tây tháp có suối phun tập họp 
thành đầm, gọi là »Long Đàm«là nguồn 
phía tây sông Tế Thủy. Ban đêm bóng tháp 
TỌI xuống đầm đẹp như một bức tranh, 
được ca ngợi là »Long đàm dạ nguyệt. 


DIÊN PHÚC TỰ ## 3# 3 

Còn gọi: Chùa Keo Giao Thủy. Chùa ở ấp 
Giao Thủy (tên nôm là làng Keo), thuộc 
hương Hải Thanh đời Lý, nay là thôn Hành 
Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, 
tỉnh Hà Nam Ninh, Việt Nam. Chùa do vua 
Lý Nhân Tông giao cho Thiền sư Giác Hải 
khởi dựng vào năm 1121 và để vị này làm 


150 


DIÊN ỨNG TỰ ## ƒš s? 





Trụ trì. Năm 1138, Lý Nhân Tông sắc cho 
quan địa phương trùng tu. Năm 1167 lại 
trùng tu, và Vua đổi tên là chùa Viên 
Quang (hiện còn bia »Viên Quang tự bị 
minh tinh tự« do Dĩnh Đạt soạn). 


DIÊN QUY #£ 3#, 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, tông Pháp Nhãn, 
trụ viện Trường Khánh ở Lô Châu (nay là 
huyện Hợp Phì, tỉnh An Huy) Trung Quốc. 


DIÊN SAN z£ #† (1005-1065) 

Thiền tăng đời Tống, họ Ngu, người huyện 
Ngô, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc nối pháp 
Thiền sư Linh Ấn Văn Thắng, tông Pháp 
Nhãn. 


DIÊN THỌ #£ #' (904-975) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Vương, tự 
Trọng Huyền, hiệu Bão Nhất Tử, người xứ 
Tiền Đường (nay thuộc Hàng Châu), 
Trung Quốc, nối pháp Quốc sư Đức Thiều, 
tông Pháp Nhãn. Tác phâm: Tổng Cảnh lục 
100 quyền, Vạn Thiện Đồng Quy tập 6 
quyên, Thần Thê An Dưỡng Phú 1 quyền, 
Duy Tâm Quyết l quyên. 


DIÊN THỌ ĐƯỜNG #£ Š # 

Còn gọi: Diên thọ liêu, Tương tức liêu, 
Diên thọ viện. Ngôi nhà dùng để chứa 
những vị tăng bị bệnh, những vị tăng cần 
nghỉ ngơi dưỡng sức. Điều Tương Tức 
Tham Đường trong 7? hiên Uyễn Thanh Quy 
q. 6 (Vạn Tục 111, 456 hạ) ghi: »11I J Hị 
ñII Sf M ñã ĐR Tí fí W. tứ ^ ft 1B Í7 
3í EH Ất MB. ññ Íí F #E ñ tr đƒ 

- Như Khó ty, Trì sự và các vị Đầu thủ có 
bệnh đêu nhờ vị cư sĩ phụ trách quá đường 
bạch với Duy-na, cho phép họ xuống Diên 









































thọ đường để nghỉ ngơï«. 


DIÊN THỌ TỰ Z # 3 
X.U Thê Tự. 


DIÊN TỘ TỰ z£ 3£ ‡ 

Chùa thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh 
G1ang Tô, Trung Quốc. Đời Đường Thiền 
sư Pháp Trì tông Ngưu Đầu trụ trì chùa 
này, Thiền sư Trí Oai nối pháp ngài Pháp 
Trì cũng trụ chùa này và thị tịch nơi đây. 
Phụ cận chùa này là chùa Phổ Giác núi 
Ngưu Đầu, là cái nôi của tông Ngưu Đầu. 


DIÊN ỨNG TỰ #£ /š 3 

Còn gọi: Pháp Ván Tự, Chùa Dâu. Chùa ở 
thôn Khương Tự, xã Thanh Khương, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, Việt 
Nam. Chùa ở vào một vị trí đặc biệt, tọa 
lạc trên giao điểm những con đường lớn 
của thời xưa, có thể coi là trung tâm của thị 
tứ Luy Lâu. Dấu tích của chỗn đô hộ xưa 
kia, nay là những xóm làng Lũng Khê, 
Khương Tự, Đại Tự Công Hà, Văn 
Quán... liên tiếp thiết lập theo chiều Bắc 
Nam, dọc theo con sông Dâu. Đây là ngôi 
chùa đầu tiên của Việt Nam, được khởi 
dựng vào đầu thế kỷ II, là chốn tu trì và 
đạo tràng thuyết pháp của các vị danh tăng 
như: Tỳ-ni-đa-lưu-chi, Pháp Hiền và Quan 
Duyên. Chùa Diên Ứng hiện tại còn thờ 
tượng Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi, nên nơi đây 
chính là Tổ đình của thiền phái Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi. Quần thể kiến trúc được sắp đặt 
theo kiểu »Nội công ngoại quốc«: Tăng xá 
và các nhà phụ thuộc mái ngói tường đất 
lập thành một khu riêng kề bên vách hữu 
của chùa. Còn phần chính của chùa là một 
khu vũ, hình chữ nhật rộng hơn 30m, dài 
80m, gồm trước mặt là tiền đường, sau 


151 


DIỄN HOÁ ĐẠI SƯ Y# {1 %X ñ 





lưng là hậu đường, hai bên là hành lang 
thật dài. Những ngôi nhà tường gạch lợp 
ngói làm bắt vần quây bọc một sân gạch 
rộng và ba tòa điện chính nối liền với nhau 
thành hình chữ công (T). Cuối cùng có 
một ngôi miếu nối vào hậu đường và ở 
giữa sân chùa có dựng cây tháp tên »Hoa 
Phong«, tương truyền được Mạc Đĩnh Chi 
xây dựng vào cuối thế kỷ XIII và được xây 
dựng lại vào niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 4 
(1738). 


DIỄN HOÁ ĐẠI SƯ ;š 4t. % Éặ 
Hiệu của thiền tăng Trí Viễn đời Ngũ Đại. 
X. Trí Viễn. 


DIỆN CHỦY #; # 

Mặt mũi, bộ mặt. Hàm ý chế giểu. Tiết 
»Xuất sơn tướng« trong NTNL q. hạ ghi: 
»jÑ 4 #È 8# 2F 2 v Ÿ# th Ä£ Hị 3š II 
#f.. — Rét không chết, đói không chết, từ 
trong núi sâu xuất hiện bộ mặt này.« 











DIỆN MÔN #i ?] 

Khuôn mặt, nét mặt. Pháp Diễn ngữ lục q. 
hạ ghi: »Š Bí Il[ Ƒ]. l4 tị 2 BH Tế 
XH s — Tách khuôn mặt thì hình tướng của 
tiên sư hiện ra«. 








DIỆN MỤC LIỆT KHAI # H # Bï 
Diện mục: Tâm tính mà mỗi người sẵn có. 
Liệt khai: Mở bày. Diện Mục Liệt Khai chỉ 
cho khi đoạn trừ xong Kiến hoặc thì được 
Pháp nhãn thanh tịnh. 


DIỆN NAM KHÁN BẮC ĐẦU # # 
ñ 3b + 

Mặt xoay hướng nam mà thấy sao Bắc đầu. 
là câu nói kỳ đặc của thiên gia, là cảnh giới 
thiền ngộ tiêu trừ hết vọng tâm phân biệt 


đối lập. Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: 
»ïl tt & Ất. lễ  R® Bf. M H 
UH HỆ Jé . IHỊ Bị #i ]L * s — Nói không 
chẳng phải không, nói có chẳng phải có. Ở 
phía đông mà nhìn thấy Tây-cù-da-ni, mặt 
xoay hướng nam mà thấy sao Bắc đầu«. 







































































DIỆN TIỀN NHẤT TY # ä† — #4 
Chỉ cho một cảnh, một vật ở trước mắt. 
Tắc 90, Bích Nham lục (Đại 48, 214 hạ) 
ghỉ: »Š# HÍ — fJ. T. 3# ® . II ÑÍữ 

#4. + Hl #&t lñÌ ‹ — Một câu khi chưa 
nói, ngàn Thánh chẳng truyền. Một vật ở 
trước mắt, hằng không gián cách«. 




















DIỆN TƯỜNG ĐẢM BẢN # 3# ‡#‡ 
3á. 

Khi ngồi xoay mặt vào vách thì chỉ thấy 
một khoảng ngắn trước mắt, khi vác bảng 
sau lưng mà đi thì chăng thể thấy mé sau 
lưng. Thiền tông dùng từ này làm thuật 
ngữ để chỉ cho cái thấy sai lệch. Tắc 7, 
Thung Dung lục (Đại 48, 272 thượng) ghi: 
HHỞ—?⁄Z H G61, 4# ñ 
f 4 2L ZK1H.. IÉ[ li jÊ x 

»Mai một tự kỷ dã, âm khí thôn thinh, 

Đới lụy tiên tông dã, diện tường đảm bản«. 
»Chôn vùi tự kỷ đó, nén giận mà nuốt lời, 
Liên lụy đến TỔ tông, do kiến giải sai 
lệch«. 












































DIỆT DIỆT KHIẾT KHIẾT z» z» # 
# 

Dung tục thấp hèn. ích Nham lục q. 1 ghi: 
»ấi U tmA. h#J, ñt 8l, f7 #lv 
H#l. 4 #b # ã. . . # ll ?ổ th 
3Š tị UY.  & bà W # 1 JR h 
ÑfỆF? — Hãy xem người xưa: thấy đến, nói 
đến, làm đến, dùng đến, quả thật là bậc 
anh linh... Hãy xem Đức Sơn Quy Sơn như 



























































152 


DIỆU DẬN # 





thế, há là kiến giải dung tục thấp hèn w?«. 


DIỆT HỒ CHỦNG TỘC 3 ở 4# 3 

Cắt đứt pháp mạch của Phật giáo. Phần lớn 
được dùng làm lời chê bai những kẻ mê 
chấp chắng ngộ. Bích Nham lục q. 1 ghi: 








































































































SP: Ấề HH 2K 2R Ấ v: 4 t} % 
jll Jủ % ñ ấn. Ất XS mỹ JH 6 fŒ 
J#Ê? . . . 3ã w Đ 'H fñj lf ‹. 3ã th f6 
J# li. H ïl tu đã ÿ⁄# fE f J# j‹ dị 
S iREfooiip Eibcribi eiabtbiElEi 
1l H H \Á. A Z jð5 8i. HHïữ 
Xñn Ất || lí ấm. ẤŒ SE Ešf. 8 
% Hñft 3. 2 HH ®h Bà. % f8 1l ÁÑ 
Su Mặ TH. H#%  ⁄. ì W N 
l.. 5H Z ỳ# MỊ ĂH ÌÏ& . — Nêu lên công 


án: Cuối hạ, Thúy Nham dạy môn đồ như 
sau: một hạ đã qua, tôi đã khai thị cho 
huynh đệ, hãy xem lông mày của Thúy 
Nham tôi có còn không? Thúy Nham trong 
đấy quả độc đáo, xem ông ta nói như thế, 
thử hỏi ý ở chỗ nào? Người xưa nói pháp 
giống như buông câu, không bày chuyện 
vô ích, phải có đạo lý cho người. Phần lớn 
người ta hiểu lầm rằng: Giữa ban ngày 
ban mặt nói không gi đáng nói, đương 
không bày ra lắm việc, cuối hạ trước tiên 
Ông ta tự nói lỗi, trước tiên tự trách cứ để 
khỏi bị người khác trách cứ. May thay 
không dính dáng! Thứ kiến giải này được 
gọi là cắt đứt pháp mạch Phật giáo.« 


DIÊU TỬ QUÁ TÂN LA # # :8 #¡ 
ế 

Chim cắt bay qua Tân La. Chỉ cho thiền cơ 
chớp nhoáng đã qua đi xa lơ xa lắc. 
Thường dùng khi ứng cơ đối cơ, chỉ rõ đối 
phương đã vuột mắt thiền cơ. Lời nói ngụ 
ý chê bai. Bích Nham lục q. 1 ghi: »hIl ®Š 
Tí k 1U Jl ïä X%.. lš fñ 1 ƒ 4 # ¡ù 





HỆ Xã nh lí At Sẽ ¿ ƒ“ L1 !jt †E {[ J# 
? ñI + HỆ ñS TÝƒ ll ïl ấể.. — Việc 
này nhự lửa NINH tợ ánh điện chớp, một 
chút xíu cũng chăng để rơi vào tâm cơ, ý 
thức, tình tưởng. Các ông làm sao mở 
miệng được! Khi vừa tính toán thì thiền cơ 
chớp nhoáng đã qua đi xa lơ xa lắc«. 











DIỆU ẤN 3 Ép (1187-1255) 

Thiền tăng đời Tống, họ Vạn, hiệu Trúc 
Nham, người xứ Tiến Hiền (nay thuộc tỉnh 
Giang Tây) Trung Quốc, nối pháp Nguyệt 
Lâm Sư Quán, tông Lâm Tế, phái Dương 
Kỳ. 


DIỆU CAO 3} (1219-1293) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Thâm, tự Vân 
Phong, người xứ Trường Khê (nay là phía 
nam Hà Phó, tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Yến Khê Văn. Sư trụ 
chùa Đại Lô, Tuyên Hưng (nay thuộc tỉnh 
Giang Tô) Trung Quốc. 


DIỆU CHỨNG 3 ‡ 
Lãnh ngộ thiền pháp vi diệu. Tục Nghệ 





Ngôn trong NHQL q. 30 ghi: »{k {th f£ 
fỨƑ. 3š H TH Ƒ1. lñ LI Tí RỊ HJ Bộ 3Š 
|. EW *H Hồ 4X #ƒ#t Rí #) ïð . — Nương 





vào người khác để hiểu là lấp bít cửa ngộ 
của mình. Kiến giải đó nếu giúp cho việc 
tranh chấp cãi cọ thì hay hơn những hiểu 
biết nông cạn. Phát triển trí thông minh 
tuyệt vời rốt cuộc khó mà diệu chứng trọn 
ven được.« 


DIỆU DẬN 3 #L 

Thiền tăng đời Nguyên, hiệu Biệt Truyền, 
nối pháp Thiền sư Hư Cốc Hy Lăng, tông 
Lâm Tế. Khoảng niên hiệu Chí Chính 
(1341-1368) đời Nguyên, sư nhận lời mời 


153 


DIỆU DỤNG # H 





của dòng họ Túc Lợi sang Nhật Bản hoằng 
dương tông phong ở chùa Kiến Nhân. 


DIỆU DỤNG 3 #8 

I. Thiền tăng đời Minh (1587-1642) họ 
Trịnh, tự Huyền Vi, hiệu Uyên Hồ, người 
xứ Hải Diêm (nay thuộc Chiết Giang) 
Trung Quốc, nói pháp Thiền sư Nam Minh 
Huệ Quảng, tông Lâm Tế. Tác phẩm: 
Huyễn Vi Hòa thượng tụng chỉ 1 quyền. 

2. Năng lực biến hóa khó lường lưu xuất từ 
tự tính, khi người tu đã triệt ngộ, Lực Tổ 
Lạc Đạo Ca ghi: 














Z#TÌ # . + St: 
#2 H ¬. 





3x Jf IW. 3£ Jã 3t 

"n 

»Bất trích diệp, bất tầm chỉ 

Đa thiểu diệu dụng thức giả hy 
Mạc tương thử sự vi đoan đích 
Bắt tri bất ngộ hựu huyền vI«. 
»Không lặt lá, chẳng tìm cành 
Diệu dụng thé nào ít kẻ rành 





Chớ đem việc ấy làm cứu cánh 
Chăng ngộ, chăng trì lý diệu huyỆn«. 


DIỆU ĐẠO + :# 

1. Thiền tăng đời Nguyên (1257-1345), họ 
Trần, hiệu Trúc Nguyên, người xứ Ninh 
Hải, Thai Châu (nay thuộc tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc, nổi pháp Thiền sư 
Hoành Xuyên Như Cung, tông Lâm Tế. Sư 
trụ chùa Hồng Phúc ở Hoàng Nham (nay 
thuộc Chiết Giang), được Vua ban hiệu 
»ĐÐịnh Huệ Viên Minh Thiền sư«. 

2. Ni sư đời Tống (1100-1170), vốn là con 
gái của quan Thượng thư bộ Lễ Hoàng 
Thường, người xứ Diên Bình (nay là Nam 
Bình, tỉnh Phúc Kiến), Trung Quốc. Ni sư 
tham vấn thiền sư Tông Cảo và được triệt 


ngộ, làm Tỳ-kheo mi, trụ trì chùa Tịnh Cư 
tại Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang), nổi tiếng 
một phương. Theo phả hệ ni sư là Tổ: 
Thiền tông đời thứ 23, Nam Tông đời thứ 
18, hệ Nam Nhạc đời thứ 17, tông Lâm Tế 
đời thứ 13, phái Dương Kỳ đời thứ 6. 


DIỆU HẠNH THIỀN SƯ 3 ⁄† #š ff 


Hiệu của Thiền tăng Thanh Hộ, đời Ngũ 
Đại. X. Thanh Hộ. 


DIỆU HIỆP 3 *† 

Phối hợp một cách vi diệu, chỉ Thiền cơ 
khế hợp. Như Tịnh ngữ lục q. thượng ghi: 
»#) HỊ líi fáÁ v 4> ä2Ä }H 43 s — Con cháu 
thiển cơ khế hợp thì bao trùm cả ông cha«. 


DIỆU HIỆP TỊNH KHẢI THIỀN SƯ 
3) °} ›# #L j8 É 
Thiền tăng Tịnh Khải đời Đường, người 
đời gọi sư là »Diệu Hiệp Tịnh Khải Thiền 
sư«. X. Tịnh Khải. 


DIỆU HỶ AM 3 * # 


Am ở núi Kính Sơn, huyện Dư Hàng, tỉnh 
Chiết G1ang, Trung Quốc. Vốn được gọi là 
Minh Nguyệt Đường. Niên hiệu Thiệu 
Hưng thứ 31 (1161) đời Tống, Đại Huệ 
Tông Cáo là cao tăng của tông Lâm Tế lui 
về ở ân nơi Minh Nguyệt Đường và ngải 
mất vào niên hiệu Long Hưng thứ I 
(1163), Vua thụy hiệu là Diệu Hỷ, nên 
Thừa tướng Trương Thương Anh đặc biệt 
gọi Minh Nguyệt Đường là Diệu Hỷ Am. 


DIỆU KHAM 3} 3‡ (1177-1248) 

Thiền tăng đời Tống, họ Mao, hiệu Tiếu 
Ông, người xứ Từ Khê (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Tùng Nguyên Sùng Nhạc. Sư trụ chùa 


154 


DIỆU THINH } #‡ 





Diệu Thắng ở Minh Châu (nay là huyện 
Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 
Tác phẩm: Tử¿ Văn tập, Ngữ lục. 


DIỆU KHẾ 3 # 

Minh ngộ tự tâm, khế hợp thiền lý. Tục 
Nghệ Ngôn trong Nguyên Hiển quảng lục 
q. 30 ghi: »— Z§ Z th, t ä 3# } 
Xi. #U}⁄X 2v ÉP X2. P\ ## RI 
































IH TỶ ÑÈữ bu. ÚÐ 33 ƒEñR ñ V # 2 
%3. 3## #ĩ ờ nỊ ĐI ‡h BE HH #8. S 
#i lÍI ME v HW 3ã #f 1Ù... — Trong 3 tông, 


khó nhát là thiên, kế đến là giáo, sau nữa 
là luật. Do vì THIÊN thì siêu tình lìa kiến, 
mình ngộ tự tâm ở ngoài lời nói chữ nghĩa, 
chẳng phải như GIÁO có thể nghiền ngẫm 
tìm tòi mà được, nghiên cứu học tập mà 
thông, nên nói riêng khó vậy«. 


DIỆU KHÔNG THIỀN SƯ 3 # ‡# 
ñ 

Hiệu của thiền tăng Thủ Nột đời Ngũ Đại. 
X. Thủ Nột. 


DIỆU LUÂN 3 4â (1201-1261) 

Thiền tăng đời Tống, họ Từ, tự Đoạn Kiều, 
hiệu Tùng Sơn Tử, người xứ Hoàng Nham 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Vô Chuân Sư Phạm, 
tông Lâm Tế, phái Dương Kỳ. Tác phẩm: 
Đoạn Kiêu Hòa thượng ngữ lục. 


DIỆU NGỘ + 1£ 

Lãnh ngộ thiền pháp vi điệu, minh ngộ tự 
tâm. Tiết Vân Cư Pháp Như Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 20 ghi: »ffi 3ƒ 4¡ ñ# 3 lí , 
Hứ 2 ñB ].v PR3H Đi ñÈ E1 #ð HK , 
HẺRH: Ww # #⁄#. ]È 7š 7#. ẨÑX 
ƒÝ ##.‹ *j 1ä. lữỦ 5 Z4 ñh 
{ã.. — Sư tham học đủ bậc Tông tượng ở 




















miễn hữu ngạn Chiết Giang. Cuối cùng 
đến Long Môn, sư đem sở chứng lúc bình 
thường ra bạch cùng Phật Nhãn. Nhãn 
nói: Những thứ này đêu là học giải, chẳng 
phải việc cứu cánh. Muốn liễu thoát sinh 
tử phải cầu diệu ngộ. Sư giật mình và tin 
tưởng một cách cung kính chí thành«. 


DIỆU NHÂN 3 RỊ (1041-1113) 

Ni sư đời Lý, thuộc thiền phái Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi đời thứ 17, nỗi pháp Thiền sư Chân 
Không. Bà tên Ngọc Kiều, trưởng nữ của 
Phụng Càn Vương, Việt Nam. NI sư ở viện 
Hương Hải, làng Phù Đồng, Tiên Du. 


DIỆU QUANG 3 +, (985-1050) 

Thiền tăng đời Tống, họ Tạ, tự Vân Phúc, 
người Ông Nguyên, Quảng Đông, Trung 
Quốc. Thuở nhỏ sư xuất gia ở ấp nhà, rồi 
đến núi Bạch Vân tham học nơi thiền sư 
Đạt Chân và nối pháp ngài. Niên hiệu 
Thiên Hựu thứ 5 (1021), Tống Chân Tông 
ban cho sư hiệu Diệu Quang Đại Sư, ra 
lệnh cho sư kế vị Trụ trì thiền viện Diên 
Thọ, núi Bạch Vân. Danh thần Dư Tĩnh 
đời Tống có ghi sư là vị trụ trì thứ 5 của 
viện Diên Thọ. Theo phả hệ sư là Tổ: 
Thiền tông đời thứ 17, Nam Tông đời thứ 
12, hệ Thanh Nguyên đời thứ I1, tông Vân 
Môn đời thứ 5. 


DIỆU TẾ ĐẠI SƯ 3 3š % ## 
Thụy hiệu của thiền tăng Hồng Cứu đời 
Ngũ Đại. X. Hồng Cứu. 


DIỆU THINH 3 # 

Thiền tăng đời Minh, tự Cửu Cao, người 
huyện Ngô (nay thuộc Tô Châu) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Cổ Đình. Tác 
phâm: Đồng Cao tập 7 quyền. 


155 


DIỆU THỦ VÔ ĐA TỬ #} # ## £ 





DIỆU THỦ VÔ ĐA TỬ 3 # & # Z7 
Diệu thủ: Thủ đoạn rất khéo, pháp rất hay. 
Vô đa tử: Không có nhiều. Diệu Thủ Vô 
Đa Tử nghĩa là tuy có thủ đoạn rất khéo 
nhưng không có nhiều. Tắc 71, Bích Nham 
lục Gái 48, 200 thượng) ghi: »ïÊ È ft? [- 
Zï ñ lữ. 3 Á RE là ® lỗ ïH(ñ 
4: % f#. #R#iji. T 
F ÀÁ  À\ ._) -Trên trận Long xà xem 
mưu lược, khiến người nhớ mãi Lý tướng 
quân. (Thủ đoạn rất khéo nhưng không có 
nhiễu, một thương một ngựa, đi ngàn muôn 
dặm để đánh với ngàn muôn người)«. 








I8 
F 























` 





DIỆU TÍNH 3 + 

Bản tính của chúng sinh, cũng là Phật tính. 
Kệ thị tịch của Thiền sư Ngộ Ấn (Việt 
Nam): 

 †: đế #t 4 nƒ ®E 

Bế Ít 4Ò †ñ fŸj {H[ Ät 

=k ®# tị E 4 ?ý lh 

MÍ Ủ# JẾ !] lá 4K l2 

»Diệu tính hư vô bất khả phan 

Hư vô tâm ngộ đắc hà nan 

Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận! 
Liên phát lô trung thấp vị càn«. 

»Diệu tính rỗng không chẳng thể vin 

Rông không tâm ngộ việc dễ tin 

Tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy 

Lò lửa hoa sen nở thát xinh«. 

Theo: 7Hiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 















































DIỆU TỔNG 3 ## (1120-1185) 

Ni sư đời Tống, cháu của Thừa tướng Tô 
Tụng, con của Tô Tốn, tên Thông Huệ, 
người xứ Đan Đồ, Giang Tô, Trung Quốc. 
Tuy được sinh trong dòng dõi quý tộc, 
nhưng từ nhỏ mi sư đã kính tin Phật pháp, 
không chịu lập gia đình. Nhờ nghe Thiền 


sư Tông Cảo thuyết pháp nên ni sư lãnh 
hội huyền chỉ, khăng khăng quy y cửa 
Phật. Tông Cảo đặt pháp hiệu cho mi sư là 
Mà Trước, %h bài n như sau: 

ñữ lẾ LH fl # R ` 
H fï + 5) 
Tận đạo sơn tăng ái mạ nhân 
Chỉ hữu Vô Trước mạ bất động 
»Mọi người đều nói sơn tăng thích mắng 
người, chỉ có Vô Trước chăng động khi bị 
mắng. 
Một hôm, trong lúc đang tĩnh tọa, chợt đại 
ngộ, Tông Cáo ấn khả cho ni sư, và sau đó 
xuất gia làm Tỳ-kheo-ni, trụ trì viện Tư 
Thọ phủ Bình Giang (tại Tô Châu, Giang 
Tô). NI sư nhắm vào câu nói của Vân Môn 
Văn Yên »Ngày nào cũng là ngày tốt« để 
dạy hàng đệ tử rằng: »Ngày nào cũng là 
ngày tốt, Phật pháp thế pháp thảy đều tốt 
đẹp, Chăng tìm huyền chỉ nào khác, Chỉ 
cần ướt át hai đầu bát«. Ni sư tiếp đãi 
người học một cách hòa nhã, thiền ngữ 
hàm súc. Khi ra hoăng pháp nổi tiếng bốn 
phương. Theo phả hệ, ni sư là Tổ Thiền 
tông đời thứ 23, Nam Tông đời thứ 18, hệ 
Nam Nhạc đời thứ 17, tông Lâm Tế đời 
thứ 13, phái Dương Kỳ đời thứ 6. 


pn† 
Mộ 














BH: 


























DIỆU TỔNG THIỀN SƯ + #4 3# Éặ 
Hiệu của Thiền tăng Đạo Tiềm do Vua 
Tống Triết Tông ban cho. X. Đạo Tiềm. 


DIỆU TỪ HOẰNG TẾ ĐẠI SƯ 3 šÉ 
32 Đ % ÍT 

Hiệu của Thiền tăng Nhất Ninh do Vua 
Nguyên Thành Tông ban cho. X. Nhất 
Ninh. 


DIỆU VIÊN +3 
Tốt đẹp tròn đầy. Tiết »Thị Tính Không 


156 


DUNG DỊ š # 





Đạt Thiền nhân« trong 2 Tắc ngữ lục q. 
3 ghi: »#} [BỊ 5 E. 4 HZZ®(, #5 
ñ ậ. BÉ 2#?  Mế.. — Tính giác tốt đẹp 
tròn đây, vốn tự rỗng lặng, bình đẳng 
thanh tịnh, rộng như hư không«. 











~“. 





DU CHÂU LIỆP HUYỆN 3# »| 3 #4 
VỊ tăng tuy nói là hành cước mà thật sự là 
đi chơi. Ván Môn quảng lục q. thượng ghi: 
»ất H BH ññ †E “: J ƒ. # Z8 Ví JM 
ñq HÃ . — Mỗi người hãy tự tìm chỗ thác 
sinh, chớ đi chơi vô ích«. 











DỤC CHỦ 3# + 

Còn gọi: Tr¡ dục, Dục fy. Một trong 6 vị 
Đầu thủ của ban Tây (Tây tự), là chức vụ 
trông coi nhà tắm trong Thiền viện. Gần 
đến thời điểm cho đại chúng tắm thì Dục 
chủ treo »Khai dục bài« (Thẻ báo cho tắm) 
ở trước Trai đường (nhà ăn), rồi bày biện 
phòng tắm, kiểm xem than, than đá, củi 
lửa... Bên dưới Dục chủ có Dục đầu hành 
giả (Vị cư sĩ túc trực ở buông tắm) phụ 
giúp về công việc này. 


DỤC CỔ 3# #+ 

Trống dùng đề đánh lên thông báo giờ tắm. 
Cách đánh trống này là: Ban đầu đánh 
thong thả rồi nhặt dần, sau cùng I tiếng rồi 
dừng. Thông thường, vị Tri dục (Dục chủ) 
đánh trống này. Theo phép tắc thời xưa, 
lúc nghe tiếng trống, trước tiên là chúng 
tăng vào tắm, kế là Dục đầu hành giả, sau 
cùng là Trụ trì, Tri sự vào tắm. VỀ sau sửa 
đổi: 

— Hội thứ nhất: Trụ trì vào tắm. 

— Hội thứ hai: Chúng trong Tăng đường 
vào tắm. 

— Hội thứ ba: Những vị công quả và 
những người còn sót lại vào tắm. 


DỤC ĐẦU 3% 5ã 

Còn gọi: Dục đầu hành giả. Trong Thiền 
viện, vị này đứng dưới và chịu sự sai khiến 
của Tri dục (Dục chủ), đôi khi thay thế Tri 
dục để lo các việc của nhà tắm. Theo: 
PQĐTTĐ của nhóm Từ DI. 


DỤC TỰ #3 42 
Nghĩa giống như chữ Tự Ít. Chữ »Dục« 
đứng trước không có nghĩa. 


DUNG DỊ # Ở 

1. Coi thường. Huệ Tịch ngữ lục ghỉ: »ÏŸ 
—H ñúU ñ ñ8⁄X. 7 EU +: HH 2ú 

2Ñ &: 9) !.v fh 1š ® f3 3 7Ø .— Một 

hôm, nhân lúc đang trò truyện cùng sư liền 

khuyên rằng: Sư huynh cần phải siêng học, 

Phật pháp chẳng được coi thường.« 

2. Cầu thả. Chương Phật Nhãn Viễn Thiền 

sư trong GTPĐL q. 25 ghi: »ƒ# l: Bị 3# 































































































B 2K ấn Á . Ù IHÑ ƒE #t X #t lí 2È 
bú. HH + #‡ #í 1b 2 LI ñằ. Ất 3K Ất 
lí X ñỊ M 8| 41 2 88 3 HH5 L— 








Xưa kia, các vị như Nam Tuyên, Quy Tông 
mới được gọi có kiến giải không mê không 
ngộ. Người học ngày nay cũng ghé miệng 
nói không mê không ngộ nhưng đâu từng 
đến được trình độ áy? Không được nói 
năng cầu thả.«. 

3. Lơ mơ, mƠ hồ. Chứng Đạo Tụng Hi 
PDNL quyên hạ ghi: »ÀA ## ## N 3J # 
ðl. #tU 4 3ð J W?¿ - Cát đứt 
dây thân ái để nhập thánh siêu phàm, 
không phải mơ mơ qua ngày tháng mà 
được !«. 

4. Thô lỗ, vô phép. Chương Nhất Túc Giác 
Hoà thượng trong TĐT q. 3 ghi: »£ Tl 5 
 %. k¿&tH#®&IH#H: h  Ä 
. 2: #2 Ti #2 †X. - Lão túc vào 
phòng. Cô gái bước ra chào nói: Em của 


















































157 


DUNG THÔNG §# ïñ (1866-1928) 





con vô phép, xin lão túc đừng trách«. 


DUNG THÔNG 83 :#š (1866-1928) 
Thiền tăng cận đại, họ Lữ, pháp danh Ấn 
Triệt, biệt hiệu Phạm Liên, người huyện 
Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Ấn Nhu. Sư trụ chùa Kim 
Sơn. 


DŨNG ĐẦU 3# 58 

Vị tăng trông coi về các thùng gánh nước, 
thùng cơm canh của Thiền viện. Tiết 
Huyền Sa Sư Bị trong CĐTĐL q. 18 (Đại 
51, 345 trung) ghi: » | 98 Ƒ th. lữ 
Í: lí đi Ƒ tị Ấ Eÿ ñB. H: = 
TH: lữ H f# ® J§ lHf. đế $ 
ljủ? % ft |. — Có vị Dũng đấu tên 
Văn xuống núi. Sư hỏi: Dũng đâu xuống 
múi, bao giờ thì về? Đáp: Ba hoặc năm 
ngày. Sư hỏi: Lúc trở về có một cải thùng 
không đáy, có gánh về được chăng? Văn 
không đáp được«. 


















































THỲ 















































DŨNG ĐỂ THOÁT 3# / #. 

Còn gọi: 7hoát để dũng. Thùng lủng đáy. 
Thiền tông mượn từ này làm thuật ngữ để 
chỉ cho cảnh giới đại ngộ, hết sạch các điều 
nghi ngờ, giống như thùng lủng đáy, các 
vật trong thùng đều rơi hiển Tắc 7, Bích 
Nham lục, quyên 1 ghi: »{ 1 E8 Xổ #c }Ê 
l#. fR # v lb E Íb 8E ý TY 2Ẹ 221v 
JrÐ — ñ + F. Mũ JK ñt THÍ ‹ 
— Chỉ như vị Thiên khách Siêu ngay đó mà 
ngộ thì đó là công phu tham cứu hằng 
ngày của ông ta — chính vì thế nên khi 
nghe câu nói ấy, ông ta tương tự như một 
cải thùng lùng đáy«. 


























DŨNG TUYỂN TỰ 5 # 3 
Chùa ở dưới chân ngọn Bạch Vân, Cổ Sơn, 


thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, 
Trung Quốc. Theo »Cổ Sơn Chí« ghi rằng 
nơi đây vốn là một đầm sâu có chứa rồng 
độc. Quan tùng sự Bùi VỊ thỉnh ngài Linh 
Kiêu vào núi, ở bên cạnh đầm tụng kinh 
Hoa Nghiêm, rồng liền rời khỏi đầm, 
không quay lại phá hại nữa. Niên hiệu 
Khai Bình thứ 2 (908) đời Hậu Lương, 
Mân Vương là Vương Thâm biết lấp đầm 
để xây chùa, thỉnh ngài Thần Yến trụ trì, 
đồ chúng tụ hội hơn 1000 vị, hưng thạnh 
một thời. Niên hiệu Hàm Bình thứ 2 (999) 
đời Tống, nhân trước chùa có tượng La- 
hán từ dưới suối nổi lên nên Tống Chân 
Tông ban hiệu là »Dũng Tuyền Thiền 
Viện«. Niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 5 (1407) 
đời Minh chùa được đổi tên. Từ đó về sau, 
chùa được xây cất lại nhiều phen. Trong 2 
đời Minh và Thanh từng có cao tăng Vĩnh 
Giác Nguyên Hiền và Vi Lâm Đạo Bái trụ 
trì. Phần lớn kiến trúc hiện còn là của đời 
Thanh. Đời cận đại sửa sang các kiến trúc: 
Thiên vương điện, Đại hùng bảo điện, 
Pháp đường, Chung cổ lâu, Bạch vân 
đường, Minh nguyệt lâu, Thánh tiễn 
đường, Tàng kinh điện, Hồi long các, quy 
mô hùng vĩ, là I trong 5 ngôi Thiền tự lớn 
ở Phúc Châu. Trong chùa có rất nhiều tạng 
kinh, là điều hiếm thấy trong các thiền viện 
lớn ở Giang Nam. Trong Tảng kinh điện 
có chứa Nam Bắc Tạng đời Minh, Long 
Tạng đời Thanh, 9000 bộ kinh Phật, hơn 
20. 000 quyên sách, còn có các vị tăng khổ 
hạnh chích máu chép 675 quyền kinh Phật. 
Chùa này bắt đầu việc khắc kinh vào đời 
Tống, đến niên hiệu Khang Hy (1622- 
1722) đời Thanh là thời kỳ toàn thạnh, có 
thể các kinh Phật được khắc này đã phát 
hành toàn quốc. Hiện nay chùa vẫn còn giữ 
lại hơn 10. 000 bản kinh đời Minh Thanh. 


158 


DUY HÀN (1410-1495) #£‡ #â 





DŨNG TUYỂN TỰ THIÊN PHẬT 
THÁP iñ # ‡ f ? 3 

Năm trong khuôn viên chùa Dũng Tuyền, 
núi Cổ Sơn, thành phố Phúc Châu, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc. Tòa mặt đông gọi 
là »Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Bảo 
Tháp«, tòa mặt tây gọi là »Hiền Kiếp 
Thiên Phật Bảo Tháp« dùng đất sứ nung 
thành vào niên hiệu Nguyên Phong thứ 5 
(1082) đời Tống, năm 1973 dời tháp về 
chùa Long Thụy phía nam ngoại ô thành 
phố Phúc Châu. Tháp cao 7m hình bát giác 
chín tầng, đáy tòa là bệ bằng xây bằng đá. 
Những bộ phận nhỏ của thân tháp phỏng 
theo kiểu lâu các bằng gỗ, mỗi tòa thân 
tháp có đắp 1038 tượng Phật cho nên gọi là 
»Thiên Phật Tháp«. Mái tháp hình bát giác 
có đắp 72 tượng Phật và treo 72 cái chuông 
bằng gốm. Trên tòa tháp có đắp cánh sen, 
sư tử múa, người lùn và khắc bài minh ghi 
lại tên họ người thợ cùng năm tháng xây 
dựng tháp. Hai tòa tháp cao lớn tinh tế mỹ 
quan này dù bị gió mưa bão táp trải qua 
hơn 900 năm vẫn hiên ngang vô sự, thật là 
một văn vật quý báu hiếm có. 


DỤNG ĐẠI OẢN #1 % # 

Dụng bát lớn, chỉ cho Thiền sư Dụng Điệt, 
làm chức Giám tự trong pháp hội của ngải 
Cao Am. Tắc Đức Dụng Đại Oản trong 
Thiên Uyến Mông Câu Thập Di (Vạn Tục 
148, 151 hạ) ghi: »ià #Š “Š lñI Í tt lễ 
H 4 U Z lñ. - Dụng Giám tự 
Đjöïp thắp đèn dẫu của thường trụ, mua 
bát lớn đề đựng thức ăn cúng dường đại 
chúng«. 






























































DỤNG THANH #ï ‡# (?-996) 
Thiền tăng đời Tống, họ Triệu, người xứ 
Hà Châu (nay ở phía tây nam huyện Đông 


Hương, tỉnh Cam Túc) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Diên Quy, tông Pháp Nhãn. 
Sư trụ núi Đông Bình ở Thiều Châu. 


DUY AN †Ê % (2-1625) 

Thiền tăng đời Minh, họ Hè, hiệu Phổ 
Môn, người My Huyện (nay là huyện My, 
tỉnh Thiểm Tây) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Lễ Không. Tác phẩm: /ành Tích 
2 quyền. 


DUY BẠCH †§ É 

Thiền tăng đời Tống, họ Nhiễm, người xứ 
Tĩnh Giang (nay là huyện Quế Lâm, tỉnh 
Quảng Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Pháp Tú, tông Vân Môn. Tác phẩm: 
Kiển Trung Tịnh Quốc Tục Đăng lục 30 
quyền, Tạng Kinh Cương Mục 8 quyên. 


DUY CHÍNH lệ # (986-1049) 

Thiền tăng đời Tống họ Hoàng, người xứ 
Hoa Đình (nay là Tùng Giang, Thượng 
Hải), Trung Quốc. Thuở bé sư theo nghiệp 
Nho, lớn lên học Thiền. Sau khi xuất gia, 
sư đến các danh sơn, tham vấn Thiền sư 
Duy Tố ở viện Tịnh Độ, Hàng Châu và đắc 
pháp, kế vị Trụ trì viện này. Cả đời sư giới 
hạnh tinh nghiêm, hành vi cao khiết, bốn 
chúng đều sợ phục. Sư làm thơ hay, viết 
chữ khéo, bút pháp tuyệt vời. Tác phẩm: 
Cẩm Giang tập 30 quyền. Theo phả hệ sư 
là Tổ: Thiền tông đời thứ 18, Nam Tông 
đời thứ 13, hệ Thanh Nguyên đời thứ 12, 
tông Pháp Nhãn đời thứ 4. 


DUY HÀN (1410-1495) 4È ‡$ 

Thiền tăng đời Minh. Họ Ngô, tự Thiết 
Nhiêm, tự hiệu Tuyết Khê Hòa thượng, 
người xứ Liên Giang Phúc Kiến, Trung 
Quốc. Thuở nhỏ sư học theo khoa cử, làm 


159 


DUY KHOAN †È 3% (755-817) 





thơ vẽ tranh đều hay, nghiên cứu rất nhiều. 
Trong lần thi đầu tiên, sư than rằng: 
»Chắng qua như thế mà thôi!«, thấu rõ 
được con đường làm quan sư bẻn trốn vào 
chùa. Sau khi thụ giới, sư đi bốn phương, 
lên núi Thiên Mục, đến chỗ Thiền sư 
Nguyệt Giang Giác Tĩnh, sư theo hầu ngài 
vài năm, tham ngộ thiền lý, giúp ngài 
chỉnh lý »Nguyệt Giang Ngoại tập«. Sau 
khi được tâm ấn của Thầy, Sư chưa VỘI ra 
hoằng pháp mà cất am ở Tuyết Khê, người 
học tìm đến rất nhiều, số tiền bán các bức 
tranh do Sư họa đều dùng cứu tế dân 
chúng. Vua Hiến Tông nghe danh của sư, 
nên vào niên hiệu Thành Hóa (1465) sắc 
cho sư trụ chùa Thiên Đồng. Vào năm 
1468 có vị họa tăng Nhật Bản là Tuyết Chu 
được sắc làm Thủ tọa chùa Thiên Đồng, VỊ 
nảy nhìn thấy các bức họa của vị Trụ trì 
đạt đến mức tuyệt diệu, mỗi mỗi đều thể 
hiện được thiền ý nên thành tâm bái phục 
sư. Năm kế, Thiên Hoàng hối Tuyết Chu 
trở về Nhật Bản, thầy trò lưu luyến không 
nỡ chia ly. Câu chuyện »Tuyết Khê độ 
Tuyết Chu« này vẫn còn lưu truyền trong 
giới tu thiền và giới hội họa mãi đến ngày 
nay. Danh tiếng của sư càng thêm rực rỡ, 
vì chăng chịu nổi sự phiền toái do nhiều 
người đến thăm viếng, sư bẻn từ chức trụ 
trì chùa Thiên Đồng để đi du lịch, hành 
tung bất định, nhưng tiếng tăm đồn khắp 
nên đến đâu cũng được nể trọng. Tác 
phẩm: 7„yết Khê Ngoại tập. Theo phả hệ 
sư là Tổ: Thiền tông đời thứ 35, Nam Tông 
đời thứ 30, hệ Nam Nhạc đời thứ 29, tông 
Lâm Tế đời thứ 25, phái Dương Kỳ đời thứ 
18, phái Mật Am đời thứ 12. 


DUY KHOAN !TỆ ®% (755-817) 
Thiền tăng đời Đường, họ Chúc, người xứ 


Cù Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc, nối pháp Mã Tổ Đạo Nhất 
thuộc hệ Nam Nhạc. Thụy hiệu: Đại Triệt 
Thiên sư. 


DUY KIẾN ?Ê # 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Mã Tổ 
Đạo Nhất, thuộc hệ Nam Nhạc. Sư trụ Lặc 
Đàm ở Hồng Châu (nay là huyện Nam 
Xương tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. 


DUY KÍNH l # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Trường 
Khê (nay thuộc Hà Phụ, tỉnh Phúc Kiến) 
Trung Quốc, nối pháp Tuyết Phong Nghĩa 
Tổồn. Thự hiệu: Bảo Văn Đại Sư. Tác 
phâm: Giảm Đăng Nơũ Tự Tụng, Tục Bảo 
Lâm truyện, Nam Nhạc Cao Tăng truyện, 
Phòng Tà luận, Thích tán, Tượng Cốt kệ. 


DUY NA !# #§ 

Người hướng dẫn các buổôi lễ, điều khiển 
các nghi thức tụng niệm, điều hòa chúng 
tăng. 7Tiển Lâm Bảo Huấn q. 3 (Đại 48, 
1029 thượng) ghi: »® 3£ E]. m #š ft 
#j... . I Ñ§ H§ Ñ§ AI %ï. 3 R 
JỊtC lá #È HH. — Tuyết Đường nói: Khi 
Cao Am trụ trì Vân Cư (...) Thông Ô Đâu 
làm Tri khách, Hiển Chân Mục làm Duy- 
aqa<. 








DUY NGHIỄM !# f# (751-834) 

Thiền tăng đời Đường, họ Hàn, người xứ 
Giáng Châu (nay là huyện Tân Giáng, tỉnh 
Sơn Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Thạch Đầu Hy Thiên. Thụy hiệu: Hoằng 
Đạo Đại Sư. 


DUY NHÂN (1914-1990) ‡‡ BỊ 
Thiền tăng hiện đại, họ Lê, tự Tri Quả, 


16O 


DUY THANH /£# ï# (?-1117) 





người xứ Phiên Ngộ, Quảng Đông, Trung 
Quốc. Tuổi trẻ chịu khó đọc sách, đến tuổi 
trưởng thành từng làm giáo viên tiểu học, 
nhân viên thuế vụ. Năm 1940, sư xuất gia 
ở Nam Hoa Thiền Tự, nhờ pháp sư Linh 
Diệu tế độ. Sau khi thụ giới, sư trụ thiền 
đường hai năm rất được ngài Trụ trì Hư 
Vân ưng ý, sư theo hầu ngài mỗi khi ngài 
đến các nơi hoằng pháp, dự tính trùng tu 
ngôi Nam Hoa Thiền Tự. Năm 1946, sư 
đến Đông Giang du lãm thỏa thích rồi trở 
về Quảng Châu. Năm 1949, Sư lại quay về 
Tổ đình Nam Hoa. Năm 1953 sư đến núi 
Vân Cư ở Giang Tây bái yết ngài Hư Vân, 
chính thức trở thành đệ tử nối pháp của 
ngài, được truyền »Động Vân Tông Pháp 
Quyền« rồi trở về. Từ năm 1956 đến 1958, 
sư nỗ lực học tập tại Trung Quốc Phật Học 
Viện Bắc Kinh. Năm 1980 sư được chọn 
làm Hội trưởng Hội Phật Học Trung Quốc. 
Năm 1982 được suy tôn làm trụ trì Nam 
Hoa Thiền Tự, phó hội trưởng Hội Phật 
Học Quảng Đông. Đầu năm 1983, sư bố trí 
lớp bồi dưỡng chư tăng, từ lâu sư đã mang 
hoài bảo mở lớp giảng sư, nhiệt tình tiếp 
đãi tăng tục trong và ngoải nước. Năm 
1984, sư làm Hòa thượng Đàn đầu trong 2 
năm liên tiếp. Năm 1986 sư được chọn làm 
Hội trưởng Hội Phật học thành phố Thiều 
Quan. Năm 1989 sư lại mở thêm lớp 
Nghiên cứu Thiền học tại chùa, đích thân 
sư giảng kinh »Pháp Bảo Đàn« và các kinh 
luận chủ yếu của Thiền tông. Sau khi sư 
tịch, tháp được dựng trong khuôn viên 
chùa. Tác phẩm: Thiên Thất Khai Thị, Duy 
Nhân Hòa thượng Pháp Ngữ. Giỗng như 
ngài Hư Vân, sư cũng kế thừa 2 hệ Thiền 
tông Nam Tông, sư là Tổ: Thiền tông đời 
thứ 56, Nam Tông đời thứ 51, hệ Thanh 
Nguyên, Nam Nhạc đời thứ 50, tông Tào 


Động, Lâm tế đời thứ 46. 


DUY NHẤT 1# — 

1. Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thê Hiền Trừng Đề, tông Pháp Nhãn, trụ 
viện Hưng GIáo, Nam Sơn, Hàng Châu. 

2. Thiền tăng sống vào cuối đời Tống-đầu 
đời Nguyên (1202-1281), họ Cổ, hiệu 
Hoàn Khê, người xứ Tư Châu (nay thuộc 
huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên) Trung 
Quốc, nối pháp Vô Chuân Sư Phạm, tông 
Lâm Tế, phái Dương Kỳ. Tác phẩm: /#/oàn 
Khê Duy Nhất Thiên sư ngữ lục 2 quyên. 


DUY TẮC !£ RỊ 

1. Thiền tăng tông Ngưu Đầu sống vào đời 
Đường (751-830), họ Trường Tôn, người 
xứ Tây An, nối pháp Thiền sư Huệ Trung. 
Tác phẩm: Bảo Chí Thích Để, Vô Sinh 
Đăng Nghĩa (1311-1393). 

2. Thiền tăng đời Nguyên, họ Đàm, hiệu 
Thiên Như, người xứ Kiết An (nay thuộc 
huyện Gnang Tây) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Trung Phong Minh Bản, tông 
Lâm Tế. Tác phâm: Tịnh Độ Hoặc Vấn, 
Thiên tông ngữ lục, Thập Phương Giới Đô 
Thuyết, Lăng Nghiêm Kinh Hội Giải 20 
quyên, Lăng Nghiêm Kinh Viên Thông Sớ 
10 quyền. 

3. Thiền tăng đời Nguyên (1303-1373), họ 
Phí, tự Thiên Chân, hiệu Băng Bá Lão 
Nhân, người xứ Hàng Châu, nối pháp 
Thiền sư Vô Cực Chí Nguyên, tông Lâm 
Tế. 


DUY THANH #£$ ?ƒ (?-1117) 

Thiền tăng sống vào đời Bắc Tống, họ 
Trần, hiệu Phật Thọ, người xứ Vũ Ninh, 
Nam Châu (nay là huyện Vũ Ninh, tỉnh 
Giang Tây) Trung Quốc. Xuất gia từ thuở 


161 


DUY TỐ ‡È # 





bé, mới 17 tuổi, sư đã được thụ giới Cụ túc 
thành đại tăng và du phương tham học. 
Đến Diên An, sư ra mắt ngài Pháp An; 
ngài rất vừa ý và xem trọng sư. Ngài gọi sư 
là »Thuyền pháp trong biển khổ« đặt hy 
vọng vào sư nên dạy dỗ cân thận rồi bảo sư 
nên đến ở núi Hoàng Long thuộc Giang 
Tây. Đến nơi, sư được nhận làm thị giả cho 
Thiền sư Hối Đường Tổ Tâm. Sư hầu Tổ 
Tâm lâu ngày, quan sát lắng nghe nên gặt 
hái được nhiều điều hay tốt và được khai 
ngộ, nối pháp ngài thuộc tông Lâm TẾ. 
Khoảng niên hiệu Nguyên Hựu (1086- 
1093) đời Tống, sư dời sang ở Vân Cư, 
được Thiền sư Phật Ân Liễu Nguyên (đang 
là Trụ trì) mời làm Tọa Nguyên. Sư an 
nhiên nhận chức rồi quảng bá pháp đạo của 
Thiền sư Hoàng Long Tổ Tâm, trở thành 
bậc tông sư của một thời. Về già, sư kế vị 
trụ trì chùa Vĩnh An núi Hoàng Long, 
hoằng dương pháp môn thiền của Hoàng 
Long, tiếp độ vô số, đạo đức vang khắp 
gần xa. 


DUY TỐ 1# # 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thê Hiền Trừng Đề, tông Pháp Nhãn. Sư 
làm Sơn chủ Định Sơn ở Chân Châu (nay 
là Nghị Chinh, tỉnh Giang Tô) Trung 
Quốc. 


DUY TÚC †# 7ä 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Vân Cư Đạo Tề, tông Pháp Nhãn, trụ Xử 
Châu (nay là huyện Lệ Thủy, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. 


DUY TRUNG (735-782) !R #: 
Thiền tăng đời Đường, người Thành Đô, 
Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sư là người nối 


pháp ngài Hà Trạch Thần Hội. Có vài phả 
hệ Thiền tông xếp đặt Thiền sư Trí Như ở 
phía sau sư, làm đảo lộn mối quan hệ thầy 
trò, sư sửa lại cho đúng. Sư đến núi Hoàng 
Long cất am cỏ đề ở. Núi này vốn có nhiều 
chương khí, sau ngày sư đến tĩnh tu ra 
công khai phá, chướng khí hết sạch. Người 
dân vùng đó đổi tên núi thành Phục Long 
Sơn. Đời sau có Thiền sư Hốt Cơ dựng 
chùa Diên Hy nơi núi này. Theo phả hệ sư 
là Tổ Thiền tông đời thứ 8, Nam Tông đời 
thứ 3, tông Hà Trạch đời thứ 2. 


DUYÊN ĐỨC #4 /$ (898-977) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Hoàng, người 
xứ Lâm An (nay là Hàng Châu tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc, nổi pháp Thiền sư 
Thanh Khê Hồng Tiến, trụ chùa Viên 
Thông. Thụy hiệu: Đạo Tế Thiền sư. 


DUYÊN MẬT #‡ ? (905-980) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Tạ, người Ích 
Dương, Hồ Nam, Trung Quốc. Sư nối pháp 
thiền sư Vân Môn Văn Yến, trụ trì chùa 
Đức Sơn ở Đỉnh Châu (nay là miền núi 
Thường Đức, Hồ Nam). 


DUYÊN MỘC CẦU NGƯ # + # #. 
Leo cây tìm cá. Tề Tuyên Vương thời 
Chiến Quốc định xưng hùng xưng bá, 
nhưng cách làm không hợp pháp. Mạnh Tử 
liền bảo Tề Tuyên Vương rằng: »P| #4? Đf 
Ñ W®fPrf. ®t 3 Ất 1U! — 
Dĩ nhược sở vi, cầu nhược sở dục, do 
duyên mộc nhỉ cầu ngư dã«. 











Nghĩa là: Lấy việc mình làm để thỏa mãn 
nguyện vọng của mình thì chăng khác nào 
trèo lên cây bắt cá vậy! Thiền sư dùng 
thành ngữ Duyên Mộc Cầu Ngư để chỉ 
phương pháp làm sai, tốn công vô ích, 


162 


DƯƠNG CHÂU THIÊN NINH TỰ ‡3 | X # $£ 





hoặc chỉ sự việc không thể làm được. 


DUYÊN QUÁN #4 ÿt. (920-990) 

Thiền tăng đời Tống, họ Võ, người Lương 
Sơn, Tứ Xuyên nối pháp Thiền sư Đồng 
An Chí, tông Tào Động, trụ Lương Sơn, 
Đảnh Châu (nay là huyện Thường Đức, 
tỉnh Hồ Nam), Trung Quốc. 


DUYỆT CHÚNG 1È # 

Phạn: Karmadäna. Hán âm: Yết-ma Đà-na. 
Còn gọi: 7¡ sự. Người biết việc của mình 
và làm vui lòng đại chúng. Tên gọi chức 
VỤ CỦa người trông nom các công việc 
trong Tăng đoàn. Theo: PQĐTĐ của nhóm 
Từ DI. 


DƯ NHỊ # — 

Còn lại, cái khác. Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: 
»IfE 4ƒ — ZR ll. 8ã —- RỊ| 3È t . — C”ỉ 
có con đường nhất thừa, còn những cái 
khác thì không phải chân thát<«. 


DỮ MA # # 

Còn gọi: Nhậm ma, Dị một, Y ma, Thập 
ma. Như thế, Thế ấy. Vốn là tục ngữ đời 
Tống, dùng để chỉ trạng thái của sự vật đã 
được thực hiện và đang tiếp diễn. Vô Môn 
Quan q. 23 (Đại 48, 295 hạ) ghi: »4 TH 
S? . + HỊ ãã. 1E ÊR J# Hỹ. Ti fññ 
HỊ E- Hš + Z4 lí H? - Chẳng nghĩ 
thiện, chẳng nghĩ ác, ngay lúc ấy cái gì là 
bản lai diện mục của Thượng tọa Minh?«. 


























DỮ PHÀM DỮ THÁNH # ïL # # 
Không luận là phàm nhân hay thánh nhân. 
Tiết Mông Sơn Quang Bảo Thiền sư trong 
NĐNN q. 2 ghi: »É# N E1 5. 3 S§ ñlỊ 
Z4]. — Không luận là phàm nhân hay 
thánh nhân đêu bình đẳng như huyễn.« 


DỰ TẠO ĐÃI DẠNG ## ‡ # zš 
Chưa ngứa mà đã gãi. Dụ cho hành vi ngu 
sỉ đáng chê cười. Tiết Tịnh Từ Sư Nhất 
Thiền sư trong NĐHN dq. 20 ghi: »#ị À 4§ 
Jš ñ* ñH. 2š 1 ŸH Tã fï YE . — Người 
xưa nói như thế giống như chưa ngứa mà 
đã gãi«. 














DƯỢC BỆNH ĐỐI TRỊ # zš #† z4 
Còn gọi: Dược bệnh tương trị %2 13 ‡H 8ñ. 
Nhân bệnh mà cho thuốc, thuốc do bệnh 
mà lập ra, dụ cho quyền nghỉ giáo hoá, 
pháp môn phượng tiện, không phải là pháp 
căn bản. Tiết Y Khuyết Tự Tại Thiền Sư 
trong NĐHN q. 3 ghi: » E ?Z F]: BỊ 4b 
EH ĐÐ.V Z #t 7N 3 5 ñJ. HE cò 
ñÙù.V &: 3% Mị Ÿj] lñR fHJ. — Sư thượng 
đường nói: Tức tâm tức Phật là câu không 
bệnh mà câu thuốc; phi tâm phi Phật là 
câu thuốc bệnh trị nhau.« 























DƯỢC HỐNG NGÂN THIÊN # #& 
4# ZẾ 

Thiền thủy ngân. Thiền bắt chước hình 
thức bên ngoài của thiền chân chính, mà 
không năm được thực chất, cũng như thủy 
ngân bề ngoài giống như bạc, nhưng không 
phải là bạc thật. Tắc »Lặc Đàm Dược 
Hồng« trong Thiên Uyến Mông Câu Thập 
Di ghi: »Vfân Môn như đơn sa đã luyện 
được 9 lần, đem nhỏ vào sốt, sắt biến 
thành vàng; còn Hoài Trừng nhự thủy 
ngân nhìn thấy tuy đẹp mắt, nhưng để vào 
lò liền chảy!«. 


DƯƠNG CHÂU THIÊN NINH TỰ 
‡#M X # $ 

Chùa ở phía bắc thành Dương Châu, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc, đứng đầu trong 
tám đại danh sát ở Dương Châu vào đời 


163 


DƯƠNG DIỆM BA TRỪNG 


lu Xí 3š ll 





Thanh, dân gian có lời ca ngợi »Nhất miếu 
ngũ môn thiên hạ thiểu, lưỡng lang thập 
điện thế gian hy« (Thiên hạ ít có một miễu 
năm cửa, thế gian hiếm thấy hai lang mười 
điện). Nền chùa nguyên là biệt thự của 
Thái Truyền Tạ An đời Đông Tấn. Niên 
hiệu Nghĩa Hy thứ 14 (418) đời Đông Tấn 
có tăng thỉnh Tư Không Tạ Diễm xây cất 
»Hưng Nghiêm Tự«. Niên hiệu Chứng 
Thánh thứ 1 (695) đời Đường xây cất 
»Chứng Thánh Tự«. Vào niên hiệu Chính 
Hòa (1111-1117) đời Tống vua ban tên 
»Thiên Ninh Thiền Tự«. Khi vua Tống 
Cao Tông đi về nam từng dừng chân nơi 
chùa này, về sau bị phá hủy bởi binh lửa. 
Vào niên hiệu Hồng Vũ (1368-1398) đời 
Minh trùng tu. Niên hiệu Khang Hy thứ 23 
đến thứ 46 vua Khang Hy sáu lần nam hạ 
đều dừng chân nơi chùa này. Niên hiệu 
Càn Long thứ 22 (1757) ban tặng Thiên 
Ninh Tự là đứng đầu các chùa ở Trường 
Giang và Hoài Hà. Trong chùa xây cất 
Hành cung, Ngự hoa viên; trước chùa xây 
Ngự mã đầu. Trong Ngự hoa viên có xây 
Đại quán đường, Văn hối các, vua ban tặng 
»Cô Kim Đồ Thư Tập Thành«, »Tứ Khó 
Toàn Thư« mỗi thứ một bộ. Tào Dần từng 
nhận lệnh vua thiết kế thư cục, chủ trì in 
khắc »Toàn Đường Thi«, soạn »Bội Văn 
Vận Phủ«. Đầu nhà Thanh đại họa gia 
Thạch Đào, cho đến Trịnh Bản Kiều, Kim 
Nông, Lý Thiện trong »Dương Châu Bát 
Quái« từng làm khách nơi tăng xá chùa 
Thiên Ninh. Khoảng niên hiệu Hàm Phong 
(1851-1861) bị phá hủy bởi binh lửa. Niên 
hiệu Đồng Trị thứ 4 đến niên hiệu Tuyên 
Thống thứ 3 (1865-1911), nhiều lần xây 
dựng lại. Hiện còn Sơn môn, Thiên vương 
điện, Đại hùng bảo điện, Hoa nghiêm các, 
Đông tây lang phòng, Phối điện, Phương 


trượng lâu phân bố thành trục đối xứng, bố 
cục nghiêm cân, ngay ngắn có trật tự. Là 
quần thể kiến trúc tự miếu theo hình thức 
tứ hợp viện truyền thống Trung Quốc. 


DƯƠNG DIỆM BA TRỪNG !ở 14 # 
# 

Vào đầu mùa Xuân, ánh mặt trời chiếu rọi 
bụi trần bay đi khắp nơi, từ xa trông hiện 
tượng bụi bay này giống như sóng nước. 
Đây chỉ là cảm giác sai lầm mà thôi. Hễ 
sóng nước biến mất thì cảm giác sai lầm 
cũng hết. Thiền tông dùng thí dụ này để 
chỉ cho việc loại trừ ý thức hư vọng. Thư 
đáp Trịnh Côn Nham Trung thừa trong 
HSLNMDT q. 1 ghi: »i[I JÈÖ. # 7. ÉL#Ä 
ÍS hh ƒ HN: 2 —  l f8 1W. Đi 
























































+ 3. Hỹ ñj BÀI o lị 2E 3 
8. lá Xi. R1 — T. TH f 
đụ nr fế 22. Ít h [| Í:‹ — Dụng công 



































như thế, tự nhiên thấy được tin tức tốt. Nếu 
bức bách một niệm vỡ được thì tất cả vọng 
niệm đồng thời rơi rụng như không hoa 
ảnh lạc, như dương điệm ba trừng. Một 
phen qua được chỗ này liên được vô lượng 
khinh an, vô lượng tự tại«. 


DƯƠNG DIỆM KHÔNG HOA I3 1# 
Dương diệm: Vào đầu mùa Xuân, ánh mặt 
trời chiếu rọi bụi trần bay đi khắp nơi, từ 
xa trông hiện tượng bụi bay này giống như 
sóng nước. Không hoa: Hoa đốm trong hư 
không mà người bị hoa mắt nhìn thấy. 

Cả 2 thí dụ đều chỉ cho giả tướng hư huyễn 
do vọng tâm sinh ra. 


DƯƠNG HÓA 3# 4t 
Hoằng dương giáo hóa. Pháp Diễn ngữ lục 
q. thượng ghi: »ÊŠ 3. 3 #J #) Hh R 











164 


DƯƠNG KỲ TỰ #š l# # 





#. xØ#. f5. ñứữ. ##Ê. Ấ 
Đm — v Mì Pù bá 1L: — Thích-ca, Di- 
lặc thuyết pháp vang động khắp nơi; Văn- 
thù, Phố Hiện, Quán Âm, Thế Chí chia 
nhau mỗi vị ở một phương để giúp Phật 
hoằng dương giáo hóa«. 





DƯƠNG HỒNG PHI 3ÿ 3$ #š (1918-) 
Cư sĩ hiện đại, người xứ Nam Thông, 
Giang Tô, Trung Quốc. Năm 12 tuổi bắt 
đầu ăn chay học Phật. Năm 20 tuổi giã từ 
cha mẹ thụ giới cụ túc, pháp hiệu Viên 
Minh, từng theo học với các vị đại sư: Ấn 
Quang, Thái Hư... Lần lượt giữ chức 
Giảng sư Phật học viện Mân Nam ở Amoy, 
chủ nhiệm Giáo vụ Phật học viện Thiên 
Ninh ở Thường Châu, sáng lập tạp chí 
»Học tăng« ở Phật học viện Tĩnh An. Sau 
khi đến Đài Loan, ông lại sáng lập tạp chí 
»Nhân sinh«. Lúc 34 tuổi, ông sang Nhật 
học tại Đại học Rishõ, Kyũshũ, đỗ bằng 
Thạc sĩ, Tiến sĩ. Về sau hiện thân cư sĩ, 
sáng lập học viện Trung Văn Đại Bản, 
kiêm giảng sư bộ môn Văn học thuộc Đại 
học Đồng Chí Xã ở Kinh đô. Ông còn cực 
lực tuyên dương văn hóa Phật giáo Trung 
Quốc, được mời làm Trưởng ban Phật học 
Nhật Bản của hội Tu Đính Đại Tạng Kinh 
Trung Hoa. Ông hết lòng tìm hiểu tư tưởng 
Hà Trạch Thần Hội và có viết luận văn 
»Người trứ tác và niên đại của Vĩnh Ga 
Chưng Đạo Ca«. 


DƯƠNG KỲ PHƯƠNG HỘI HÒA 
THƯỢNG NGỮ LỤC 3 3 23  # 
Ngữ lục, l quyên, do Dương Kỳ Phương 
Hội soạn vào thời Bắc Tống, nhóm Bảo 
Ninh Nhân Dũng và Bạch Vân Thủ Đoan 
biên tập, được xếp vào Tục Tạng kinh tập 


118, trang 398. Nội dung gồm 5 thiên: 

I1. Ngữ lục của Hòa thượng Phương Hội 
khi ở Thiền viện Phổ Thông núi Dương Kỳ 
Viên Châu, do đệ tử là Nhân Dũng ở Thiền 
viện Bảo Ninh, phủ Giang Ninh ghi chép. 
2. Ngữ lục của Hòa thượng Phương Hội 
khi trụ trì chùa Hải Hội núi Vân Cái Đàm 
Châu, do đệ tử là Thủ Đoan ở Bạch Vân 
Phong, Thư Châu ghi chép. 

3. Ngữ yếu của Thiền sư Đạo Ngô Chân ở 
Đàm Châu. 

4. Khám biện. 

5. Kệ tụng, gồm 9 bài kế từ Quy Sơn Thủy 
cổ ngưu trở xuống và bài tụng Tam Diệu 
Tam Quyết. Sách này bị nghi là phần trích 
riêng ra từ quyên 19 của Cổ Tôn Túc ngữ 
lục. Ngoài ra còn có Dương Kỳ Phương 
Hội Hòa thượng Hậu lục (1 quyển, cũng 
được xếp vào Đại Chính Tạng tập 47), nội 
dung gồm 30 điều bao quát những pháp 
ngữ lúc nhập viện khai đường ở Hưng Hóa 
thiền tự, Đàm Châu, cho đến những bài 
pháp ngữ thượng đường, khám biện 7 điều 
và bài chân tán tự thuật. Sách này cũng bị 
nghi là phần trích riêng ra từ 7c Cổ Tôn 
Túc ngữ yếu do sư Minh đời Tông biên tập. 


DƯƠNG KỲ TỰ % ›» 3 

Chùa dưới đỉnh Thọ Đào, núi Dương Kỳ, 
tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, cách thành 
phố Bình Hương 35km về hướng bắc, 
được xây dựng vào khoảng niên hiệu Khai 
Nguyên (713-741) đời Đường, do Thiền sư 
Thừa Quảng chủ trì, ban đầu lấy tên là 
Quảng Lợi Tự. Đầu niên hiệu Khánh Lịch 
(1041-1048) đời Tống, thiền sư Phổ Huệ 
trụ chùa này đổi tên là Phố Thông Thiền 
Tự. Ngài Phương Hội ở đây hoằng dương 
Thiền tông, sáng lập phái Dương Kỳ của 
tông Lâm Tế. Đời Nguyên chùa bị phá 


165 


DƯƠNG MY THUẤN MỤC ‡#š Ƒš E‡ H 





hủy. Đầu đời Minh, có vị tăng tên Tự Quan 
xây dựng lại. Niên hiệu Càn Long thứ I 
(1736) đời Thanh, chùa được sửa sang. 
Niên hiệu Đạo Quang thứ 23 (1843), các 
người trong ấp như: Cam Bảo Hiền... tiếp 
tục sửa sang. Quy mô toàn chùa rất khả 
quan như hồi đời Đường. Theo »Chân 
Thúc Đại sư tháp minh« của Đường 
Vương Quan ghi: 

36J 7P E¿ li II TR 
lễ lá 7H 3* j Hế “Z. Hề 2# la lồ đi j# 
JT 
Đỉnh Dương Kỳ một mình cắt bước 

Tháy cung hoa đẹp vượt cối tiên 

Láu đải sừng sững vút lên 

Cờ ma xe quỷ hết còn dương 1y. 

(Hạnh Huệ dịch) 

Đến đời Tống, chùa này trở thành tự viện 
Thiền tông quan trọng, quy mô cảng hùng 
vĩ. Trong bài thơ »Phô Thông Tự« của vị 
tăng tên Đức Huệ ghi: 

‡# tì 'F [Hl b. Bề 2š F đi B 
Nhà ngàn gian dựa núi 

Lâu trăm thước vờn mây. 

Trịnh Cường, một thi nhân đời Tống cũng 
có bài thơ »Phổ Thông Tự« như sau: 























-Es lẻ Hị 2® # lỗ fll 








N 

































































#4 tý Tỉ 3£ li LH 
l# Ø1 lí ññ #5 lữ |H 
JÑ 3i li X # †R yÑ 
ƒ 3 lã HH 7K  l 


Núi tạnh nhuộm màu xanh thẫm xanh 

Viện nằm giữa lớp núi vây quanh 

Dữu lãnh chọc trời máy mịt mịt 

Tào Khê phun đất nước lan man. 

(Hạnh Huệ dịch) 

Trong chùa còn lại 2 tắm bia đời Đường: 

I. Do Lưu Vũ Tích vì Thiền sư Thừa 
Quảng soạn văn bia, bia được dựng vào 
niên hiệu Nguyên Hòa thứ 2 (807) đời 


Đường. 

2. Do Vương Quan viết tên là »Chân Thúc 
Thiền sư tháp minh«, dựng vào niên hiệu 
Thái Hòa thứ 6 (832) đời Đường. Trước 
chùa có tháp của Thiền sư Thừa Quảng, 
trong chùa vốn có tượng Như Lai, Bồ tát 
Quán Âm, Hộ pháp Vi Đà, 18 tượng La- 
hán. Hiện chỉ còn các bức phù điêu: Sư tử, 
hoa Mẫu Đơn, Phù Dung trên 2 cánh cửa 
gồ. 


DƯƠNG MY THUẤN MỤC 3? Ä !‡ 
H 

Còn gọi: Tuấn mục dương my, Cử mục 
dương my. Nhướng mày chớp mắt. Dụ cho 
sự suy nghĩ trong một thoáng. Tiết Khai 
Tiên Thiện Xiêm Thiền sư trong NĐHN q. 
15 ghi: »— EỆ — Hộ. 3 & đã Hệ. Hứ 
H }R.. †b t ñ? 7K : — Một gậy một 
hét còn là trói buộc, một thoảng suy nghĩ 
liễn rơi vào cửa phương tiện« 




















DỮU SƠN Ö# ›h; (532) 
Hiệu của Thiền tăng Tư Học đời Minh. X. 
Tư Học. 


D 





ĐA BẢO # 3# 

Thiền tăng cuối đời Lê đầu đời Lý, thuộc 
dòng Vô Ngôn Thông đời thứ 5, nối pháp 
Thiền sư Khuông Việt. VỀ sau, sư trụ trì 
chùa Kiến Sơ, làng Phù Đồng (nay thuộc 
huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội), Việt 
Nam. 


ĐA ĐA # # 
Rất nhiều. ÄMệt Am ngữ lục ghi: »81 fï # 


























166 


ĐÁ BẢN Ÿƒ ‡¿ 








#Z đủ Nễ v 2E fX ấ nà . — Côn rất nhiều 
lời nói rồi rắm không muốn nói hết.« 


ĐA ĐA HÒA HÒA ở # #z#z 

I1. Bô lô ba la cái miệng mà trong lòng 
không hiểu gì cả. Tiết Huyền Sa Sư Bị 
Thiền sư trong NĐHN q. 7 ghi: »{ˆ #ï ! 
3 1X & ñ ñ nữ nh v †Tq ÍÐ 2x BÉ ấẾ J6 
THÍ. Đã 2P HỊ ñf 2£, L1 XE lý lý II 
TM Hh.V š ÀÁ TU fÈ ñ lÌ # 2 % PB , 
fữ HH lẾ II lỊ + lã 1 Ẩt ññn.. !ã J# # 
3% T._— Này nhân giả! Chớ nên ghỉ 
nhớ ngôn ngữ, giống như niệm kinh Đà la, 
chán bước tới trước, trong miệng thì bô lô 
ba la, khi bị người nắm lại vặn hỏi chỗ đi 
đến thì nổi giận nói rằng Hòa thượng 
không trả lời cho ta, việc học đạo phải khô 
như thể. « 

2. Lúng ba lúng búng, ăn nói vụng về. 
Hàm ý nghĩa lãnh ngộ diệu nghĩa thiền 
pháp, không chấp trước ngôn cú tri KH 
Mật Am ngữ lục ghi: »k‡ 4 3Š. 4® 8: W 
#t DỤ 7N. 7R 3E 2b 3 HỶ f#. lộ vở nh 
II 1U #Z ƒ8#.. 3H Hñ ## ƒL — lý ?. - 
Này đại chúng! Chẳng phải văn n tứ 
lục, cũng chẳng phải Thiếu Thất riêng 
truyền, lúng ba lúng búng như tỉnh ngộ 
được thì nhất loạt xỏ mũi TỔ sư.« 





























ĐA KHẨU A SƯ # #œ Bị 

Chỉ cho thiền tăng lắm lời, nhiều chuyện. 
Tắc 50, Bích Nham lục (Đại 48, 185 trung) 
ghi: 

IỆ 2 8k đủ 2š 7K 

Z LI EH fnli ##_ Ƒ Mỹ 

»Bát lý phạn, dũng lý thủy, 

Đa khâu a sư nan hạ chủy«. 

»Cơm trong bát, nước trong thùng, 

Thiên tăng lắm lời khó ghé mỏ«. 


























ĐA TIỂU # ¡:} 
Còn gọi: Đa /h¿êu #2 7}. Bao nhiêu? Tiết 
Huệ Trung Quốc sư trong TĐT q. 3 ghi: 




















»( Jl lữ) XM FH: # # 7#? W#l H: 
ft. HH El: — # £ h5? #l HH: 
#H lì. M7] =1 89s = 











Quốc sư lại hỏi: Biết tính không? Tăng 
nói: Biết. Sư hỏi: Ba lần bảy là bao nhiêu? 
Tăng nói: Hòa thượng đùa với đệ tử. Ba 
lần bảy là hai mươi mốt.« 


ĐÀ NÊỀ ĐỚI THỦY 3# Z, 3# 2 

»Nói năng, văn viết« lôi thôi dài dòng, 
rườm rà. Tiết Tịnh Từ Huệ Huy Thiền sư 
trong NĐHN q. 14 ghi: » Ƒ1 S8 ?Z Hứ 
Hệ HU. #8 Al + À s đJ lš ÀM. 1U 
1b jÉ 7B 7K s — Vân Môn bình thường khô 
không khóc, dùi đâm chẳng thủng, đến chỗ 
này mới hiểu các lời chỉ dạy là lôi thôi dài 
dòng«. 





ĐẢ 3r (k. ng) 

1. Đặt trước động từ, thường không có thật 
nghĩa. Những động từ mang chữ »đả« ở 
trước đều biểu thị hành vi, động tác của 
người ấy. Tiết Vân Phong Văn Duyệt 
Thiền sư trong NĐHN q. 12 ghi: »8jL lÿ I 
8u. D 3R ‡T HÑ : — Lúc đói hãy ăn cơm, 
khi mệt hãy đi ngủ« 





2. Đánh cướp, trộm cướp. Hoa Nghiêm 
Hòa thượng trong TĐT q. 8 ghi: »Äl 4 ‡T 
8 fñl 24.-— Cướp không đánh nhà 
nghèo«. 


ĐÁ BẢN 3ï 3, 

Đánh vào tấm bảng cây phát ra tiếng để 
thông báo cho đại chúng biết lúc nào là đến 
giờ ăn, giờ tắm, giờ làm việc công cộng, 
giờ thượng đường. Điều Dục Chủ trong 
Thiên Uyến Thanh Quy q. 4 (Vạn Tục 111, 


167 


ĐÁ BIỆN †‡ƒ 3# 














448 hạ) ghi: »5ïi ñ* ñã # Ÿ8 {ừ. & YŸ 
II. ##. l( ã f£ỗã ) Bị S. tí 
2E TlỊ JÑ 3. 2š Z4. 7Ÿ fế †[ lo: — 
Sắp đặt chỗ tắm cho chư tăng, sửa soạn 
khăn sạch, hương hoa, đèn đuốc cùng với 
thuốc phong, ẩm trù. Sau giờ ăn thì đánh 
bảng«. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 






































ĐÁ BIỆN 3ï ##‡ 
Phần chắn tinh thần. Tiết Thần Đảnh Hồng 
Nhân Thiền sư trong LĐHY dq. 12 ghi: »ã# 








93. TL 21T MỸ MỸ SH. # đẾU HH 
ÙÄ.. — Các huynh đệ cân phải phân chân 


tỉnh thân truy tìm tận cùng căn nguyên.« 


ĐẢ CÁT ĐẰNG ‡r 8 # 

Trói buộc, vướng mắc, giảng nói. Tiết 
Thiên Đồng Phổ Giao Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 18 ghi: »Il| f# #t 4: J# B] Ƒí 
lý) BH ÿ¿ †[ #j Hệ. fỊ 4 ƒ# ẤX & ! - 
Sơn tăng không có rảnh môi mép như thể 
để cùng ông giảng nói, sao chẳng ngưng 
dứt đị!«. 























ĐẢ CẤP ‡ï # 

Cấp: Cung cấp, cấp cho. Chỉ cho việc cung 
cấp cơm cháo cho đại chúng. Tiết Khó Đầu 
trong Thiên Uyển Thanh Ouy q. 4 (Vạn 
Tục 111, 448 thượng) ghi: »Í1I 3Š †T #2 . 
RỊ Iỹ JÈ m|. — Như gặp phải lúc Cung 
cấp cơm cháo cho đại chúng, liên sẵn sàng 
làm ngay«. 

















ĐẢ CHI NHIỄU ‡r > # 

Đi loanh quanh. Tiết Kính Sơn Biệt Phong 
Khâu Thiền sư trong PĐL q. 25 gøh1: » 
Hì fÑ ƒE. JR Ä MỊ F1l& — É ⁄ 3F. 
ñ Ñ Hi ø. H * l R. X H 
8) #) £ä mã. — Việc quan trọng này vốn 
thẳng tắt, giản dị, rõ ràng mà các ông tự đi 









































loanh quanh, tự tìm trên văn tự ngữ ngôn«. 


ĐẢ CUNG 3ï #t 

Cúng dường, cung phụng. 7ông Môn Võ 
Khó ghi: »i# HH 3% 38 gi. lũ l 2. # 
+  T+f &— ð##. 1 ñ Ä bã th †T 
tt; — Đến khi Minh An thị tịch có di chúc 
rằng: Ân giấu toàn thân mười năm không 
có fai nạn, nay nên củng đường cho núi 
Đại Dương.« (Núi Đại Dương là chỗ ở của 
thị giả Bình, đệ tử của thiền sư Minh An). 




















ĐẢ DÃ TRAI ‡T #‡ ## 

Còn gọi: Đả đã thái. Du phương hành 
cước. Tắc 48, Bích Nham lục (Đại 48, 183 
hạ) ghi: »H] †ï 2: J L- J # ÄJl f4 #š 
Ñt ƒ . ẨÑl #& ïL ở} ‡[ #ƒ RH.. - Minh 
Chiêu nói: Thượng tọa Lãng ăn cơm của 
Chiêu Khánh xong, rồi đi du phương hành 
Cước«. 





Ngoài ra, từ »Đả Dã Trai« theo ngạn ngữ 
Phúc Châu có nghĩa là tụ tập nhiêu người 
và làm ôn náo. 


ĐẢ ĐỊA 3T 
Công án. Sự việc được thấy trong tiết Đả 
Địa Hòa thượng, NĐHN dq. 3 ghi: »‡Ƒ Hừ 





TI Mú 7 j †[ Hb #1 Mj. H ỲL ĐH lộ 
H. ẴMW R 4. N##8 ø# ã BH, 
 ‡§ †Iï Hù7g 2+ . !ữ na. 


M. — H # ft ðã Äll EỆ Z4 # #t lỗl 
ñ {H 7K HH: Ll. — Hòa thượng Đả Địa ở 
Hân Châu từ Giang Tây lãnh chỉ, thường 
không rõ tên họ. Hễ người học có hỏi gì thì 
chỉ lấy chiếc gậy đập xuống đất, cho nên 
thời ấy gọi sư là Hòa thượng Đả Địa. Một 
hôm bị ông tăng giấu đi chiếc gậy, sau đó 
tăng hỏi, sư chỉ biết há miệng.« 














Phương sách »đả địa« ấn ý thiền pháp 
không thê dùng ngôn ngữ đê bày tỏ, cũng 


168 


ĐÁ NGẠNH †ƒ f# 





thể hiện thiền ngộ như người uống nước 
lạnh nóng tự mình biết. Tiết Long Môn 
Thanh Viễn Thiền sư trong NĐHN q. 19 
ghi: »Š#' X †[ HH, lZ ĐÈ ñfữ Pš s— Giơ 
cây xiên, đập gậy xuống đái, dựng phát tử, 
gỗ giường thiên.« 


ĐẢ ĐIỆP ‡ # 


Quét sạch, thu dọn. Ánh Giác ngữ lục q. 2 
ghi: »Ek # 4. Y# 3ã ][ #t ƒ tr. Ẩl 
MI Ñ 3Ì ‡k lá. 4k 53 ?ƒ ⁄R BỊ — Hệ .- 
Đọn đẹp sạch sẽ rồi thì truốt: mắt đến tìm 
ta, fa sẽ cho ngươi một gậy vào xương 
sống.« 























ĐẢ GIAO CỔN 3r äš z# 


Vướng mắc. Chương »Thư đáp Trung thừa 
Trịnh Côn Nham« trong gi BÁ q.Ì 









































ĐẢ HÓA 3ï 1È 
Khất hóa, mộ hóa (xin bố thí). Tông Môn 
Võ Khó ghi: »{ | Èï Rề ) đ M xế H 


















































†T #.. M5 PPƒ Ê #l. RỊI ä ñ lự lý 'H ñW 
ìH. Z3 %* ỗññ 2 É ft . MJt= E# 
BH, Rj 4 22 ‹ — Uyên Thủ tọa trụ chùa 





Huệ An mỗi ngày đi khất thực. Khi có tăng 
đến tạm trú sư mời về nghỉ ngơi trong viện 
để cho sư cúng dường. Ba mươi năm như 
thé, dù cho mưa gió cũng không thay đổi.« 


ĐẢ HỐNG 3ï lñ 
Rắc rối. Tiết Tiến Phúc Hưu Thiền sư 
trong NĐHN q. 20 ghi: »JÝ, †: El PH X V 
— 4# Mi. ñt z IH HH] Á. #® ấ 
0H Rễ.. th fl 4 2 f[ , 6 Í4 tH †I 
BR. — Trung Quốc với Tây Thiên toàn 
một lũ ngu sỉ. Dối gạt kẻ thể gian, sắp diệt 
mắt pháp mạch Phật giáo. Sơn tăng. không 
thể làm gì, đuổi theo sau càng rắc rồi.« 


























ĐÁ MÔ HOẠCH DẠNG 3ï 3# # 3š 
Mô phỏng (bắt chước). Phương Hội Hậu 
lục ghi: »$Š MU Z ƒ 1M] ?: Iï. J Í7 
7. HB{JH Ð. — #†R XÃ: —# 
TH Hù°. 4 lý * đất đã FỸ †[ Bí HH R 












































ghi: »$ Z l1  &X A, #—# % Ãl H sò 
 mH. x£.Hmu= #H ñx là 
IH f{.v 8 H EH ƒE 5jJ Ø{. ứH 2b lÍJ BÄ 
J 3# THHH. lữ lỗ ĐH ý 4V 2 
RỊ H 2# tHằữU. X #— 3 1H + 3R 
HỦ. lR ®®5 7 iÙỦ# f. MMúm — 
1Š. J #I j BW j£ 2. Ấ{ H ẾR 2 †J 
28. (mm 7). HP ẤŒ — 2â Í #W 
lƒ . — Những kẻ tu hành ngày nay không 


biẾt tự tâm vọng tưởng vốn là hư vọng, 
Lâm nhận vọng tưởng này là chán thật nên 
chuyên chỉ đối đầu với nó giống như trẻ 
con đùa với cái bóng trước ảnh đèn, càng 
đùa càng không dính dáng, đùa lúc lâu thì 
sinh ra sợ hãi. Lại có loại người sợ vọng 
tưởng, chỉ tiếc không nắm bắt nó được để 
ném qua một bên, đây giống nhụ bắt gió 
chụp bóng, suốt ngày VƯỚNG mắc phí tốn 
hơi sức và lại không có một niệm ngơi 
nghỉ.« 














ff l X E X F ME ‡ Xu tƒ. — Lão 
Thích-ca lúc mới sinh bước đi bảy bước, 
mắt nhìn bốn phương, một tay chỉ trời, một 
tay chỉ đất. Hôm nay nạp tăng hết sức bắt 
chước, bèn nói trên trời đưới trời chỉ có ta 
tÔn quj/«. 


ĐẢ NGẠNH 3ƒ # 

1. Cô chấp, bướng binh. Bài tán của Thiền 
sư Xiễn Đề Chiếu trong GTPĐL q. 29 bài 
»Él ⁄b 4 ‡f li. fh ‡H % Z4 #J. 

nhỏ đã bướng bỉnh, Phật Tổ cũng =4 
hàng«. 

2. Gắng gượng. Tiết Đức Sơn Tuyên Giám 


160 


ĐÁ NGÕA TOẢN QUY †‡ƒ j # š 





Thiên sư trong LĐHY q. 20 ghi: »Í⁄x %š {th 
än J 2 Z3 1w\ Hề ÍW 3í. Tứ ïl 1k &: 
4T Ñ› †T Eữ ƒE Eš fE Š. là 1 fS iỄ 
J Ä II 4L ‹ - Ngươi bị lão trọc các nơi 
lừa bịp, nên tự nói rằng mình là người t 
hành, găng gượng ra vẻ kiểu cách, giống 
như bộ mặt của người đắc đạo«. 

















ĐÁ NGÕA TOẢN QUY 3ï K& # #, 
Dùi rùa đập ngói. Thiền tông mượn từ này 
để chỉ cho việc làm tốn công vô ích. Trong 
bài Tự Thuật của Trần Thánh Tông (Thiền 
sư Việt Nam) có ghi: 

H # 0† # ÀÁ Xi 

†[ u ff šñ ‡š 2È 3R 

ñữ f# Âk 2 HH JH[ H 

#l ĐH f[ #ã 4* ƒ ?# 

»Tự tòng quán giốc nhập thiền lưu 

Đả ngõa toản quy một ngoại cầu 

Nhận đắc bản lai chân diện mục 

Đáo đầu hà xứ bất hưu hưue. 

»Từ phen đề chỏm nhập làng Thiên 








Tôn công vô ích hướng ngoại tìm, 
Một khi nhận rõ chán diện mục 
Đến đâu mà chăng thây hôn nhiên«. 


ĐÁ NHAI 3ï #ï 

Xin ăn ở ngõ phố. Tổng Môn Võ Khó ghi: 
»Hữ 3R ? Bí RR 7ú. lHẬ ( li Eí Jš ) 
Ha 24 2% ứH #J ft ‹ ðj EL.  # 
*l. lí ER — DJ ÁN ấ@@. H ñÄ ĐH 
†[ #i ft Z8. — Báy giờ Trạm Đường làm 
Tọa nguyên hỏi Uyên Thủ tọa: Ông đi trụ 
trì như thế nào? Uyên đáp: Tôi vô phúc, 
đang kết duyên với mọi người, tự mang cái 
sọt đi xin ăn ở ngõ phó để cúng dường 
tăng chúng.« 












































ĐẢ NIÊM Y 3[ 35 #& 
Áo ngủ của thiền tăng. Thời xưa, phần 


đông chư tăng đắp y 5 điều để ngủ. Về sau, 
mới thay bằng tấm vải trực chuyết gọi là 
Đả niêm y. 


ĐẢ PHÁ TẤT DŨNG 3ï Z ;š 3ñ 

Tất dũng: Thùng sơn, chỉ cho hầm sâu vô 
minh. Đả Phá Tất Dũng là đập vỡ thùng 
sơn, là dụ cho phá được vô minh, nói khác 
đi là kiến tính. Như Tịnh ngữ lục, q. hạ có 
ghi: 

†í 5M. TT Ù 4 4 

%® ‡  Lị ñ. 2 Jã X EỊ 

»Đả phá hắc tất dũng 

Thập phương không sách sách 

Bắt thọ Linh Sơn ký 

An cư đại viên giác«. 

»ĐÐập vỡ thùng sơn đen 


























Mười phương trồng hoang hoác 
Chẳng nhận Linh Sơn (thọ) ký 
Ở yên (trong) đại viên giác«. 


ĐẢ PHẠN 3ï 4 

Đả: động từ, có nghĩa là làm thành, làm ra. 
Đả phạn tức là nấu cơm. Theo môn Phạn 
Phần trong Thiển Lâm Tượng Khí Tiên: 
»Íổ #š + ñš xã: E§ ft tị 2Á. ñ H 
JÍ 8t. — Hạc Lâm Ngọc Lộ nói: Gia 
nhân của Lục Tượng Sơn tính số người ăn 
để nấu cơm. 

Ngoài ra, từ ngữ Đả Phạn còn có nghĩa là 
ăn cơm. 





ĐẢ THÀNH NHẤT PHIẾN 3r # — 
_.ì 


Nhồi thành một khối. Trong sách vở Thiền 
tông thường dùng thuật ngữ này để biểu thị 
trạng thái của tâm khi sạch hết quan niệm 
đối lập, hoặc tham cứu thoại đầu đến trình 
độ thoại đầu luôn luôn hiện tiền, không bị 
cảnh duyên cướp đoạt. Phần Bình Tụng 


170 


ĐẢ TỌA †† 4# 





của tắc 6 trong Bích Nham lục (Đại 48, 146 
hạ) ghi: »E #l #ƒ Rã. †T R — Hs — 
— ‡J 3 Bí #t #4 lNị. — Dài ngắn tốt 
xấu, nhôi thành một khối, mỗi mỗi nêu ra, 
trọn không có kiến giải khác«. Phần Bình 
Xướng của tắc I9 trong Bích Nham lục 
(Đại 48, 157 trung) ghi: »#ƒ 4: ‡k JH -Ƒ- 
*E. J †I HR — Hs — Hương Lâm ưa 
nói: Đến 40 năm, tôi mới nhồi thành một 
khối« 



































ĐÁ THẢO KINH XÀ 3r # #Š # 

Đập cỏ làm rắn kinh sợ. Theo Tây Dương 
Tạp Trở của Đoàn Thành Thức: Vương Lỗ 
đời Đường từng làm huyện lệnh huyện Đồ, 
tính hay lừa lọc mưu lợi, tham những bậy 
bạ. Có người viết đơn tô cáo ông, chăng dẻ 
đơn ấy lại lọt vào tay ông, ông vừa xem 
vừa run, cuối cùng ông phê vào lá đơn: 
»Mi đã đập cỏ, ta như rắn giật mình« (Nhữ 
tuy đả thảo, ngô dĩ kinh xà). Đời sau rút 
gọn lời phê thành »Đả thảo kinh xả«, ý nói 
không giữ được bí mật khi bắt đầu làm 
việc gì, khiến đối phương kinh động và 
phòng bị trước. Phần Niêm thuộc Công án 
thứ 28 trong Khóa Hư lục của Trần Thái 
Tông ghi: 

Z3 tlị 2Ñ Jjš Mử , †[ 5í 3 tt ñế 

»Phần sơn tu hồ ty, đả thảo yếu xà kinh«. 
»Ðót múi khiến hồ lánh, đập cỏ cốt rắn 
Sợ«. 


ĐẢ THẤT ‡ % 

Còn gọi: Kiế: thất. Chỉ cho việc tu hành 
đặt ra quy định là phải có kết quả trong 
thời gian 7 ngày. Như trong 7 ngày đó, 
người chuyên tu niệm Phật thì gọi là Đả 
Phật thất, gọi tắt là Phật thất, người chuyên 
tu về Thiền tông thì được gọi là Đá Thiền 
thất, gọi tắt là Thiền thất. Điều Khắc Kỳ 


Thủ Chứng trong 7w Tây Tập Yết của ngài 
Tín Am (Vạn Tục 110, 206 hạ) ghi: »ẩ8X ƒ3 
— JÈ. ⁄ ñ ã . l4 Uu B â 
th. # Hà ñẪU f DN ##¿ó — Muốn được 
nhất tâm cân phải kiết thất. Gân đây, 
người ta lấy phương pháp Niệm Phật trong 
7 ngày để làm kỳ hạn, phân nhiều thành 
tựu được nhân duyên tân thiện«. 








ĐẢ TĨNH 3ï ‡# 

Đối lại: Khai tĩnh. Nghĩa là mới bắt đầu 
ngủ hay tọa thiền. Huấn Đồng Hạnh trong 
Thiên Uyến Thanh Quy q. 9 (Vạn Tục 111, 
44 thượng) ghi: »‡[ƒ ñ# L1 Í. % H ñf 
ĐñỨ. lã% ft. ®fã#*ˆ N4 
1“ ®f {T lế nh ñà ø — Sơu khi đả tĩnh và 
trước khi khai tĩnh, trừ những việc của 
Thưởng trụ, tắt cả mọi người không được 
nói chuyện trong Tăng đường và nói 
chuyện gần Đông hạnh đường (nhà ở của 
các chủ điệu mới vào chủa)«. 


























ĐẢ TỊNH 3ï 3£ 

Sắp xếp, sửa soạn. Mật Am ngữ lục: »]š Rš 
—H. 134 L *z~:  ?ñ f£EW. 
{E {Ì JŠ.. 3š XÃ Tá †T Đf tủ ñL. — Mội 
hôm Ứng Am quát Thượng tọa Cung: 
Thường ngày ở đây ông làm gì? Thượng 
tọa Cung phiên não, sắp xếp rời khỏi 
chùa«. 














ĐẢ TỌA ‡† # 

Tức chỉ cho việc ngồi thiền. Đả: Động tác, 
hành vi. Đả tọa: Chư tăng hoặc Đạo nhân 
thực hành phương pháp ngồi ngay ngắn để 
tư duy thâu liễm tâm thần, hoặc đề tu pháp 
quán của Tông Thiên Thai hoặc pháp quán 
Du-già của Mật Tông... Viên Ngộ Phật 
Quả Thiển sư ngữ lục q. 14 (Đại 41, 779 
hạ) ghi: »4> ff, đã BÉ in ÖJJ †J 4# , 3# JE 








171 


ĐẢ VIÊN CẦU †ƒ[ li #8 





Z2 ‡}X li HỀ }L fE¿ — Đầu đà Ca-diếp 
suốt đời tọa thiên, Thiêu Lâm Đạt-ma chín 
năm ngó vách«. 


ĐẢ VIÊN CẦU ‡r Bị & 

Còn gọi: Đả cầu tử. Cuộn bong bóng nước, 
sủi bọt nước. BNL q. I ghi: f [l] ## /M. 
ống TIẾP HỆ ĐÀ 7Š nà 1l ẤK / N: 























47K LE†[ 8 Ý f 5 IHl*ù ƒÝ ¿ 2K 
bii®##. 8 BÌNH z. @ 4 
4# ÈÄs — Có vị tăng đến hỏi ngài 


Triệu Châu: Trẻ em mới sinh có đủ sáu 
thức chăng? Triệu Châu đáp: Trên dòng 
nước chảy xiết làm bọt bong bóng nước sủi 
tuôn. Sau vị tăng ấy đến hỏi ngài Đại Đồng 
Đầu Tử: Trên dòng nước chảy xiết làm bọt 
bóng bóng nước sủi tuôn, ý nghĩa thế nào? 
Sư đáp: Niệm niệm chẳng tạm dừng. 


ĐẠC LẠC TOẢN 4# # #‡ 

1. Cái đùi lớn. Theo điển tích: Lúc vua Tần 
Thủy Hoàng xây cất cung A-phòng (có 
thuyết nói xây dựng Vạn Lý Trường 
Thành) đã cho thợ làm cái dùi rất lớn để 
khoan vật. Về sau chiếc dùi này không 
dùng được nữa. Thiền tông mượn từ này 
để chỉ cho kẻ vô dụng, cơ phong chậm lụt. 
Cảnh Đức Truyên Đăng lục q. : (Đại 51, 
291 trung) ghi: » TẾ †HI[J. HỊ z: BỊ 








gian, các ông không có đô quỷ làm sao 
đựng?« 


ĐÀI NAM KHAI NGUYÊN TỰ &* 
đị B] ZØ Ÿ 

Chùa ở thành phố Đài Nam, tỉnh Đài Loan, 
Trung Quốc. Nguyên là »Bắc Viên Biệt 
Quán< do Trịnh Kinh con của Trịnh Thành 
Công, xây cất để phụng dưỡng mẫu thân là 
Đồng Thị. Vào niên hiệu Vĩnh Lịch (1647- 
1661) đời Minh sáng lập. Niên hiệu Khang 
Hy thứ 28 (1689) xây cất lại thành chùa, 
khi ấy gọi là »Hải Hội Tự«. Vào niên hiệu 
Càn Long (1736-1795) trùng tu, mở rộng 
xây dựng, đổi tên chùa là »Lựu Hoàn Tự«, 
»Lựu Thiền Tự«, »Hải Tình Tự«, cuối 
cùng quyết định gọi là »Khai Nguyên Tự«. 
Trụ trì khai sơn là Pháp sư Chí Trung, đời 
sau các vị trụ trì càng nổi tiếng hơn như 
Thiền sư Vinh Phương, Truyền Phương, 
Huyền Tinh. Hiện chùa có mở Viện Thiền 
học Khai Nguyên. 


ĐÃI # 


Đối đãi, đối nhau. Tiết »Nghệ ! Ngôn« trong 
NHQL q. 29 ghi: »†t *Z — Zˆ. fï f8 


f4. 2Á Tã ll *7 ẨM ?ñ ñ ƒ v TẾ ñH 
# ll #f nƒ ẤI. RỊ ÃïI 3 HH 2 &: ñR % 














nự 


lv Đi ÃI lế #H Ä: ñ8 +% lá 4v iF ÈK 











ñt? Tl xã: 2H". HỤ 2ý: Z8 lý #2 #4 
f'ï.. — Có vị tăng gỗ cửa. Sư hỏi: Ai đó? 
Tăng đáp: Tôi đáy. Sư bảo: Đồ chậm lụt!«. 











2. Một loại dùi có cán xoay, dụ cho thiền 
ngữ cơ phong. Tiết Hà Sơn Thủ Tuần 
Thiền sư trong NĐHN q 19 ghi: 
»|( HE ] Kế ñf ft thị #. f# 3H Hh 
HỊ 2k lế E4. /át 4E Wế HỦI 3# 1U: Ị „ ÑR 
4 ?{ Zš HH {f[ HW? — Cái dùi cơ phong, 
chiếc búa trụ sơn, Phật Tổ ra đời không 
dám xem thường. Giả sử đề hồ đây thể 


























llj flj? — Một chữ ngộ là đối lại chữ mê 
mà có tên. Người thời nay đều lầm nhận 
chữ ngộ này, tưởng rằng có đạo lý khả tri 
mới gọi là ngộ. Không biết rằng đã có đạo 
lý khả trì thì cái biết đạo lý là vọng thức, 
đạo lý bị biết là vọng cảnh, không phải mê 
lầm là gì?« 


ĐÃI NGỘ THIỀN 4# lá 
Thiền đợi ngộ. Lời phê phán của tông Tào 
Động Nhật Bản đối với pháp môn tham 


172 


ĐẠI AN TỰ +X 3% 3£ 





thiền của tông Lâm TẾ. Bởi tông Lâm Tế 
rất thạnh hành vào cuối đời Tống. Thiền 
pháp của họ lấy sự chứng đắc làm mục 
đích để tu, cũng tức là xem việc tọa thiền 
là phương pháp khai ngộ. Từ ngữ này hàm 
ý chê bai. Vĩnh Bình quảng lục q. 8 ghi: 
»ũi 2 “A NỈ fƒ JRH Jã HỊ. #‡ #Ị #í lữ 
?# II ÙÈ À4 f## . lữ ññ Ùš ï⁄ IñJ nJ ÿ Ññ 
A1! #È 1H 2 X ®ZÄ. & J2 È Í7 
1. — Các Tông phái tọa thiển lấy sự 
trông chờ chứng đắc làm quy tắc. Ví như 
nhờ thuyên bè để qua biển lớn, tưởng rằng 
qua biển rồi có thể vứt bỏ thuyên đi! Tọa 
tiền của Phật Tổ ta chẳng như thế mà nói 
toạ thiên ấy là làm Phát!«. 














ĐẠI %X 

Quá, rất, thật. Phó từ biểu thị trình độ. Đàn 
Kinh bản Đôn Hoàng ghi: »!ƒ{ #t * #í t 
tyờï. 3 RE1H A ZiíH#É. 2# 
lH  lẾ Tí v 2TR 1À ME Bị X Á. = 
Pháp đồn giáo là từ Ấn Độ mang đến, cứu 
độ người đời phải tự tu. Nay bảo cho 
người học đạo ở thế gian rõ, đối với kiến 
giải này không được quả lơ mờở.« 

Lâm TẾ ngữ lục ghi: »ÑÄẦ._  % 3 l 

~ Ngươi thật không biết tốt xấu.« 























ĐẠI AN +% + (793-883) 

Thiền tăng đời Đường, họ Trần, hiệu Lại 
An, người xứ Phúc Châu, Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Thạch Củng Huệ Tạng. Sư 
trụ Quy Sơn. Thụy hiệu »Viên Trí Đại 
Sư«. 


ĐẠI AN CƯ x + # 

Hoàn toàn yên lành, hoàn toàn nghỉ ngơi, 
cũng chính là tỉnh ngộ đến cùng. Tiết Có 
Sơn An Vĩnh Thiền sư trong NĐHN dq. 20 
ghi:  HỊ fñ f. Zi £ R lšƒ1úk. J| 











tt 36JK#-ÉX. 2È # là lệ jW 9 4 
]\ là: H 5 li ÍSÃ.À #4 la 
Muốn sáng được việc của mình, cần phải 
có thủ đoạn nhanh chóng mới có thể phóng 
mình từ đỉnh núi cao ngất, đến chỗ mây 
trắng xa xôi, được hoàn toàn yên lành, 
hoàn toàn nghỉ ngơi. 


ĐẠI AN LẠC + + # 

Hoàn toàn yên lành, vui sướng, là cảnh 
giới của người ngộ thiền. Tiết Giáo Trung 
DI Quang Thiền sư trong NĐNN q. 20 ghi: 


















































»ã 1l  ƒ] RE. Hñ fÍ7. — H 
EHl: ‡ #l iš M. 4+ ñếẽ ?8 Íñá, 1N Œ 
H J8? SỈ EH: j4 lN lz JẾ. |M 5ã ĐH 
SE. f[tU? MỊ ÁN #ÉE f ïñ #®ä—. ï4 
Sim ƒ R M2: Z4 để | 
Hù. Zï & ýE — |IH #ã ƒfñ s - Huệ (chỉ 


Hòa thượng Đại Huệ) đời qua am Vân 
Môn, sư đi theo hâu. Một hôm sư hỏi rằng: 
Con đến chỗ này chẳng thể thấu triệt được, 
bệnh ở chỗ nào? Huệ bảo: Ngươi mắc 
chứng ham mê vô cùng, thây thuốc thế 
gian cũng chịu thua. Sao vậy? Vì người 
khác chết rồi, sống lại chăng được; còn 
ngươi bây giờ sống mà chưa hê chết. Muốn 
đến cảnh giới hoàn toàn yên lành, vui 
sướng, cân phải chết một phen mới được.« 


ĐẠI AN TỰ % + ‡ 

1. Chùa năm trên đường Dự Chương Hầu, 
trong cửa Đức Thắng, thành phố Nam 
Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Tăng 
nhân Tây Vực là ngài An Thế Cao sáng lập 
vào niên hiệu Kiến Ninh thứ 3 (170) đời 
Đông Hán. Khoảng niên hiệu Vũ Đức 
(618-626) đời Đường đổi tên là »Tuyên 
Minh Tự«, khoảng niên hiệu Đại Trung 
(847-860) đổi tên là »Phổ Tế Tự«. Thiền 
sư nối tiếng Hoàng Bá Hy Vận đến chùa 


173 


ĐẠI ÂM +%x # 





này cử dương tông phong, xây cất Đại 
thiền uyễn, học giả bốn phương tụ hội, 
Tướng quốc Bùi Hưu cũng thờ sư làm 
thầy. Đầu đời Minh gọi lại là »Đại An 
Tự«. Trong chùa có lư hương lớn bằng sắt 
do tín đồ đệ tử thời Tam Quốc quyên góp 
sắt đúc thành, cao 8 thước Tàu, trên có 
khắc bài minh. 

2. Chùa thuộc nam bộ Thiên Sơn, cách 
thành phố Yên Sơn, tỉnh Liễu Ninh, Trung 
Quốc 20km về phía đông, là một trong 
năm đại thiền lâm ở Thiên Sơn. Chùa xây 
cất vào đời Minh, đến đời Thanh được tu 
bố thêm. Hiện còn Thích-ca điện, Vi Đà 
điện. Trong điện treo một chiếc chuông sắt 
được đúc vào niên hiệu Gia Tĩnh thứ 9 
(1530) đời Minh. Đỉnh núi phía bắc chùa 
có »Thạch động tảng vân« là một trong 16 
cảnh đẹp ở Thiên Sơn. Thạch động dài hơn 
20m, trong có đắp 1§ tượng La hán, cho 
nên cũng gọi là »La Hán Động«. 


ĐẠI ÂM % # 

Thiền tăng đời Minh, họ Diêu, tự Cửu 
Mặc, người xứ Trường Hưng (nay thuộc 
tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Minh Tuyết ở Thiết Bích. 


ĐẠI BÁO ÂN TỰ % 3# 8# 3 (29) 

Chùa ở làng Cổ Trường Can bên ngoài cửa 
Trung hoa, thành phố Nam Kinh, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc. Được xây cất vào 
niên hiệu Xích Ô (247) thời Đông Ngô 
Tam Quốc, gọi là »Kiến Sơ Tự« và xây 
tháp A-dục Vương. Nam Triều gọi là 
»Irường Can Tự«. Đời Đường gọi là 
»Phụng Tiên Tự«. Đời Tống gọi là »Thiên 
Hy Tự«, các bậc cao tăng Thiền tông 
Khuông Dật, Huyền Tắc, Pháp An từng ở 
chùa này hoằng pháp. Đời nguyên gọi là 


»Từ Ân Tinh Trung Tự«. Đầu đời Minh bị 
lửa thiêu hủy. Niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 10 
(1412) vua Minh Thành Tổ quyết định xây 
cất lại tự tháp tại nền cũ, lẫy tên là »Đại 
Báo Ân Tự«. Công trình trải qua 19 năm, 
đến niên hiệu Tuyên Đức thứ 6 (1431) 
hoàn thành. Đại hùng bảo điện, Thiên 
vương điện đều dùng đá cẩm thạch xây 
nền, thợ khéo chạm khắc thành hoa văn. 
Đấu củng điện vũ đồ họa màu, mái tỏa góc 
vênh trông như chim sải cánh; ngoài ra còn 
có Phật điện, Quán Âm điện, Tổ sư đường, 
Pháp đường, Thiền đường. Vào khoảng 
niên hiệu Hàm Phong (1851-1861) chùa bị 
phá hủy bởi binh lửa. Hiện còn một dãy 
nhà điện vũ, một tắm bia Đại Báo Ân Tự. 


ĐẠI BẢO QUANG THÁP +% #3 % 
3» 


Còn gọi: Bảo Hoa Ngọc Thạch Tháp. Nằm 
trong chùa Bảo Hoa sơn huyện Cán, tỉnh 
Giang Tây, Trung Quốc. Theo »Cán Châu 
Phủ Chí«, tháp này được vua Đường Mục 
Tông xây cho Thiền sư Đại Giác vào 
khoảng niên hiệu Trường Khánh (821-824) 
đời Đường. Đến đời Vũ Tông phá hủy. 
Niên hiệu Đại Trung thứ 7 (853) Vua ra 
lệnh xây lại. Tháp có 7 tầng cao hơn 
trượng, trong tháp có tượng Bồ Tát, đỉnh 
tháp dùng đá Đại Lý điêu khắc thành, trang 
nhã mỹ quan. Vào khoảng niên hiệu 
Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống xây 
cất lại mới hoàn toàn. 


ĐẠI CHÚNG +% 3# 

1. Chỉ cho chúng tăng học Phật pháp trong 
tự viện. Lâm Tế lục ghi: »À Z8 38 $ lữ 
? ñ + fñJ. l l\ lí th — RE. 
Sư nói: Đại chúng! Muốn biết câu chủ 
khách của Lâm Tế, hãy hỏi hai vị Thủ tọa 




















174 





trong Tăng đường.« 

2. Đại sư. Đối với các vị Thượng tọa, 
Trưởng lão, thì tăng nhân nhỏ tuổi, hạ lạp 
thấp, đặc biệt gọi tôn trọng họ là đại chúng. 
Tiết Lặc Đàm Pháp Hội Thiền sư trong 
NĐHN q. 3 ghi: »‡š #? Xổ ñl, lä| H 
1H: HH f XS ‡H ñị pH Z® 4? †HEH: 
 ##! 3r Hí 2. HỊ ìx¿ ii ! ñỤ ff ìr 
Ñ. 4H †f —jÑ'El: 7ý H # Hñ. 
5 Thác ññ ® Z4£H. 3 ^À 
El: ñỗ #H lũ li. 3H H: H 
ị HE BE St hỂH, BH }ú ñỠ 
H] , — Pháp Hội hỏi Mã Tổ: Thế nào là ÿ 





























> 








En: 














tịm 





sa 
xế 


bà Bế 





Tổ sư từ Ấn Độ sang? Tổ quở: Nói khẽ 


chứ! Ngươi xích lại gân đây ta nói cho 
nghe. Sư liền bước tới gân, bị Mã Tổ vả vô 
miệng bảo: Nơi đông người không thể nói 
bản gì được. Ngươi hãy tạm lui ra, ngày 
mai hãy đến. Đến ngày mái, sư một mình 
vào thưa: Xin Hòa thượng chỉ dạy. Tổ nói: 
Ngươi hãy tạm lui ra, đợi khi lão tăng ta 
đây thượng đường có đông người hãy bước 
ra mà hỏi, chừng đó ta sẽ chứng mình cho. 
Sư bổng tỉnh ngộ thưa: Tạ ơn đại sư đã 
chứng minh!« 


ĐẠI CHỨNG + ‡# (1297-1361) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Sử, tự Vô Ấn, 
người xứ Bà Dương (nay là huyện Ba 
Dương, tỉnh Giang Tây) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Vân Ngoại Vân Tụ, tông 
Tào Động. Sư trụ chùa Nam Thiền ở Củ 
Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang), sau dời 
về chùa Quang Hiếu. Sư được Vua ban 
hiệu »Phật Nhật Viên Minh Huệ Biện 
Thiền sư«. 


ĐẠI CỐ % #4 
Quả thật, chắc chắn là. Tiết Ngũ Tổ Pháp 
Diễn Thiền sư trong NĐHN dq. 19 ghi: »lJ 












































ĐẠI CƠ ĐẠI DỤNG + ## X H 
3X 3l Ÿ IH È§ Xl Ml . äŠ 35 NHÍ äầñ. i8 
+3: 1 #ï fñHỦ #‡ lv ñn { ÍR. Í§ — 
4Ù f —= 24 #l Xl 6í #§ ‡š ƒ. TU fÃ IR 
‡# IỊ | # f5. ⁄ HùhƑẪH \N. hủ 
3 2H BH H lội có HH šÄÑ ñÌ 2: 


























- 
s 
= 
»Đ 
` #Ị 
s oà: 


— Sư liền tham yết 
thiên sư Pháp Tin ở - Phù Sơn, thỉnh ích 
công án đã tham từ trước. Viễn nói: Ta có 
một thí dụ nói cho ngươi nghe. Ngươi 
giống nhự sã nhà quê đi bán Củi, mang 
tắm bảng đến ngã tư đường rồi hỏi mọi 
người: Hôm nay trong nhà quan Tê ề tướng 
(Trung thư) có bàn bạc việc gì? Sư lặng 
yên ngẫm nghĩ rồi thưa: Nếu như thế, quả 
thật là con chưa lãnh ngộ.« 





ĐẠI CƠ +% 3* 

Thiền nghĩa mầu nhiệm, vi tế, sâu kín, 
không để lại dấu vết. Tiết Hoài Hải trong 
CTTNL q. 1 ghi: »Rš ‡H th J\-† PH À ?? 
AẾM. § A f4 XE. # A 48. 
1? Mã Tô sản xuât ra 84 vị Thiện tr 
thức. Có bao nhiêu người được đại cơ? 
Bao nhiêu người được đại dụng? 




















ĐẠI CƠ ĐẠI DỤNG +% 3% % 7" 
Thiền pháp vi diệu cực kỳ thực tiễn, vận 
dụng và trao nhận. Tiết Hoài Hải trong 
CTTNL q. 1 ghi: »Š 1H lỗ] ft tị: TH 
Hị $ R 1H 54 Đh D] 4. 1 — #f Ti ẩ 
Kim fJ? fỊ tị ⁄: W Mi X BẾ 
He Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: Bách 
Trượng tái tham Mã Tổ về nhân duyên giơ 
phát tử, ý chỉ của 2 vị tôn túc này ra sao? 
Ngưỡng Sơn nói: Đây là 2 ngài hiển đại cơ 
đại dụng«. 

Cũng trong tiết Hoài Hải trong CTTNL q. 





















































I:»2 H HỊ XI li # f hằ H 1H X lễ 
®X HH : - Hôm nay nhờ Hoà thượng nêu ra 








con được thấy đại cơ đại dụng của Mã 


175 


ĐẠI DỤNG ®% 





Tổ.« 


ĐẠI DỤNG +% # 

Chỉ cho Thiền pháp thực tiễn, thiền pháp 
vận dụng, thiền pháp trao và nhận. N⁄ 
Tịnh ngữ lục q. thượng ghi: »Ñ_Z Ÿf 
#?. ñÈ 3H 33 lñÍ, ñ* X lã. ấHÑ X4 
HH : — Khắp cả trời người hợp lại, lọt qua 
cửa ải thiền ngộ, phát đại cơ, hiển đại 
dụng.« 

Tiết Thủ Sơn Tỉnh Niệm Thiền sư trong 
NĐNHN q. 11 ghi: »X H ‡2)R. lễ F 
2Ñ hủ, IÍL v — Đại dụng không phải nhướng 
mày, gậy đánh cần phải thấy máu.« 


















































ĐẠI DỤNG ĐƯỜNG ĐƯỜNG +% 
gã # 

Ý nói tính thực tiễn và trao nhận thiền 
pháp đâu đâu cũng thế cả, vôn công khai 
không giấu giếm. Tiết Văn Định Hồ An 
Quốc Cư sĩ trong NĐHN q. 18 ghi: 

SƑ ?š l2 HH $4 ì¡ lễ 

Ñ§Ệ ii Ìú ñ TL: lấn lRƒ 

bã tí \ Rộ T|È ÑE 

XH tt 3% #8 4° ẤlI 

»Thủ ác càn khôn sát hoạt cơ 

Tung hoành thi thiết tại lâm thời 

Mãn đường thố mã phi long tượng 

Đại dụng đường đường tông bắt tri«. 

»Nắm chặt càn khôn tung bẩy rập 

Ra tay ngang dọc chỉ tuỳ thời 


























Đây nhà nào phải hàng long tượng 
Đại dụng đường đường trọn chăng hay«. 


ĐẠI DỤNG HIỆN TIỀN % H #, đf 

Ý nói ngay bây giờ thực tiễn trao và nhận 
thiền pháp. Tiết Vân Môn Văn Yến Thiền 
sư trong NĐHN q 15 ghi: »ửủ } *# t ® 
lí |  — E3. AH WữñÚ. K 
JÄ ì — 5% Đị ÄX\ J). TÚ ÉH 1H fb #t 
















































































H s — Này các ông, mỗi người có mỗi một 
việc là đại dụng hiện tiền mà không tồn 
một máy khí lực, liền cùng Phật Tổ không 
khác«. 


ĐẠI DỤNG HIỆN TIỀN, BẤT TỒN 
QUÝ TẮC % ÿ #. ñt  # ‡u 8] 

Đại dụng hiện tiền, chẳng còn phép tắc. 
Trước mắt chính tự mỗi người phải thực 
tiễn vận dụng thiền pháp không bị lệ thuộc 
vào các phép tắc hạn định và ràng buộc, 
cũng chính là ý nghĩa vận dụng thiền pháp 
tự đo tự tại. Bích Nham lục q. 1 ghi: » HẦ 













































































Xi® 4H. TÍN MỸ 4L 2X ® H TE 
— HÀ Š€ ]Jj s — Đại dụng hiện tiễn, chăng 








còn phép tắc, có khi đem một cọng cỏ làm 
thân vàng một trượng sảu, có khi đem thân 
vàng một trượng sảu làm thành một cọng 
cỏ.« 


ĐẠI DỮU LÃNH + ÿ#š # 

Còn gọi: Dữu Lãnh, Lãnh Sơn, Mai Lãnh. 
Núi Đại Dữu. VỊ trí ở phía nam huyện Đại 
Dữu tỉnh Giang Tây, phía bắc huyện Nam 
Hùng tỉnh Quảng Đông. Xưa gọi là Tái 
Thượng. Đời Đường Huyền Tông, sau khi 
ngài Huệ Năng được Ngũ Tổ mật truyền y 
bát để làm Tổ thứ 6, suốt đêm Lục Tổ 
mang y bát rong ruôổi về Nam. Bạn đồng 
môn là Huệ Minh cùng 10 người khác đuổi 
theo Ngài để đoạt lại y bát. Khi đến Đại 
Dữu Lãnh, Huệ Năng để y bát trên tảng đá 
rồi ân mình trong đám cỏ rậm. Huệ Minh 
dở y bát lên chẳng nổi rồi xin Lục Tổ khai 
thị cho, cuối cùng được đại ngộ. Lục Tổ 
tiếp tục đi đến chùa Pháp Tính ở Quảng 
Châu. 


ĐẠI DỮU LÃNH ĐẦU ĐỀ BẤT 


176 


ĐẠI ĐOẠN ^ 





KHỞI +% 7š # 5ñ ‡# £ #& 

Ở núi Đại Dữu giở lên chẳng nổi. Câu 
truyện của Thiền Tông. X. Đại Dữu lãnh. 
Pháp Diễn ngữ lục, q. thượng ghi: » + 
% ji % Ứ i 4 du. H§ {E J #JI 7E lš 
+ _— Đã là ở núi Đại Dữu giở lên chẳng 
nồi, vì sao lại ở nơi đây?« 








ĐẠI DỮU LÃNH ĐẦU NHẤT PHỐ 
CÔNG ĐỨC + /ÿš 3 5ã — 3ä Z ƒŠ 
Núi Đại Dữu-một tòa công đức, chỉ cho 
việc tham thiền ngộ pháp. Dùng điển có tại 
núi Đại Dữu, Lục tổ Huệ Năng khải phát 
cho Huệ Minh được lãnh ngộ thiền pháp. 
Mật Am ngữ lục ghi: »‡1 Sï [B]  fé: Tỉ 
J# j§ 1“? 3ã: 5l HE #4. ñH 5 
+3: Ä 5 ỨÄ — ñl 1 fñ Hà ðï tb 
3? - Thạch Đâu hỏi Trường Thử: Từ 
đâu đến đây? Thử đáp: Từ Lãnh Nam đến. 
Thạch Đầu hỏi: Núi Đại Dữu-một tòa công 
đực đã thành tựu hay chưa?«. 




















ĐẠI ĐỊA MỘT NHÂN PHÙNG % 
xui ^#@ 

Khắp nơi trên trái đất không tìm thấy một 
người để vá may lại. Thiền tông mượn từ 
này làm thuật ngữ đề chỉ cho cảnh giới bất 
khả đắc, không, siêu việt mọi thấy biết 
phân biệt. Nếu dùng trí thông minh thì 
không thể nào đạt đến cảnh giới này. Đồng 
Thượng Cổ Triệt, q. thượng (Vạn Tục 125, 
358 thượng) ghi: 

THH\4⁄#1{. Ä Hùuïi À #š 

»Thạch nhân sam tử phá, 

Đại địa một nhân phùng«. 

»Người đả mặc áo rách, 

Khấp nơi không người vá«. 


ĐẠI ĐIÊN + ## (732-824) 
Thiền tăng đời Đường, họ Trần, pháp hiệu 


Bảo Thông, tự hiệu Đại Điện Hòa thượng, 
người xứ Dĩnh Châu (nay thuộc huyện Hứa 
Xương, tỉnh Hà Nam) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên. Tác 
phẩm: Bá/-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh 
Thích Nghĩa, Kim Cang Kinh Thích Nghĩa. 


ĐẠI ĐIÊN THIỀN SƯ THÁP % ## 
Tÿ ÉP 3+ 

Còn gọi: T”iệt cảnh tháp. Nằm ở phía sau 
chùa Linh Sơn, làng Đồng Vu, huyện Triều 
Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Là 
mộ tháp của Thiền sư Đại Điên, một cao 
tăng đời Đường. Mộ tháp xây bằng đá hình 
chuông cao 2,8 mét, thân tháp thắng đứng 
cao ngoài I,8m. Trong khám thờ chính 
diện khắc năm chữ »ĐÐại Điên Thiền sư 
Tháp«. Dưới khám thờ là hình hoa sen nở 
bằng đá, đưới hoa sen nở là bệ tháp. Chung 
quanh bệ tháp chạm trỗ đồ án hoa văn theo 
phong cách thuần phác cổ xưa trang nhã. 
Trước tháp có lư hương, bó đuốc bằng đá 
được điêu khắc giản dị trong sáng mang 
đậm màu sắc hương vị cô xưa. 


ĐẠI ĐỊNH % # (1824-1906) 

Thiền tăng cận đại, họ Đặng, tên Đại Đảnh, 
tự Mật Nguyên, người xứ Hoàng Pha, Hồ 
Bắc, Trung Quốc, nối pháp Hòa thượng 
Quán Tâm ở chùa Kim Sơn, Trấn Giang. 
Sư trụ trì chùa Kim Sơn. 


ĐẠI ĐOẠN +% #{ 

1. Hết sức, quả là, rất. Phó từ. Tông Môn 
Võ Khó ghi: »Íù X Et Ñ đá. 3k # ?M 
H 2Ð TL X›x ñÙUH— Bị ñJ, #W 
Ƒ 2 HỊ ‹: — Ông ấy quả là lãnh hội được 
ngay lời nói, còn lúc nói với bọn tôi thì tốn 
biết bao là công sức. Ông ấy chỉ nghe một 
hai câu liễn hiểu rõ ràng.« 





























177 


ĐẠI ĐÔ + #f 





2. Nói chung, đại khái. Thư đáp Trung 
thừa Trịnh Côn Nham ' trong HSLNMDT q, 

















2 ghi: »kx 5N — là. H KH 
1ò HH X tứ Bị đã ‹ — ÿJ #£ äã 3. 
là tò ý}, Ất H 8 H #j‡. - Nói 

















chung hai nẻo Thánh phàm chỉ là hai 
đường mê ngộ trong tự tâm. Tất cả thiện 
ác nhân quả nếu ngoài tâm này thì không 
thể lập. Tấu đối cơ duyên ghi: »' jầ‡ i4 
4È PE. lí lj Zj Kầ. EH Z4 ïf Đr 
XE F? lH| ›: Sách »Trung Dung« nói tâm 
tính rồi quy về thiên mệnh cùng với kiến 
giải của Lão, Trang đại khái đều giống 
nhau.« 




















ĐẠI ĐÔ % 3# 
1. Quả thật là. Tiết Thắng Nhân Hàm Tĩnh 
Thiền sư Heo NĐHN q. 18 ghi: »ÊŠ 3 Z 
Ý ĐỊ Đà WÈ lễ 2 Hồ. 4 ñR Ÿt + 
HE. #ã 7 HÀ ññ Íx *L. fM ?E 3E lề Z 
— Ông già Thích-ca lúc mới thành 
bàn đạo, quả thật là việc bắt đắc dĩ. Vừa 
mới thành xong cái Bảo xã liễn sinh tâm 
rút lui.« 
2. Đại khái, nói chung. Tiết Ô Cự Đạo 
Hành Thiền sư trong NĐHN d. 20 ghi: »#ï 

































































MWỆ N. #Z W 3%. !ã  Ñ. ÄÁ § 
Jm . Kỹ 8H [BỊ Ấ% ĐÈ †È 3$. 4 để 2Ñ X 
HE ĐỂ W,. — Mưa ở Hoàng Mai khiến mùa 


gặt lúa mì lạnh lẽo. Làm sao hội được lời 
nói ấy, thật là kỳ cục. Muốn biết nghĩa 
Phật tính, thời tiết nhân duyên, đại khái 
phải là cái đầu lâu rỗng.« 


ĐẠI ĐỒNG + 

I. Thiền tăng đời Đường (819-914), họ 
Lưu, người xứ Hoài Ninh, Thư Châu (nay 
thuộc huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Thúy 
Nham Vô Học. Sư trụ núi Đầu Tử. Thụy 


hiệu »Từ Tế Đại Sư«. 

2. Thiền tăng đời Nguyên (1289-1370), họ 
Vương, tự Nhất Vân, hiệu Biệt Phong, 
người xứ Thượng Ngu (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Sư tham học với 
2 vị: Hối Cơ Hy Công và Trung Phong 
Minh Bản. Tác phâm: Bảo Lâm Tạp Biên, 
Thiên Trụ Thị Cáo. 


ĐẠI GIÁC % # 


Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Lâm Tế Nghĩa Huyền, tông Lâm TẾ. Sư trụ 
Ngụy Phủ (nay là huyện Đại Danh, tỉnh Hà 
Bắc) Trung Quốc. 


ĐẠI GIÁC KIM TIÊN % #.+ 4 

Chỉ cho Đức Phật. Nguyên do là vua Tống 
Huy Tông hạ chiếu bắt buộc phải đổi tên 
gọi Phật. Theo Huy Tông Kỷ trong Tống 
Sử: Ngày Ất mão, tháng giêng năm 1119, 
Vua hạ chiếu đổi hiệu Phật thành Đại Giác 
Kim Tiên, các vị Bồ Tát là Tiên nhân Đại 
sĩ, Tăng là Đức sĩ, mi là Nữ đức, Nữ quan 
(Nữ đạo sĩ) là Nữ đạo. 


ĐẠI GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC % 
SÈ đẾ Í đã ( 

Còn gọi: Lan Khê Hòa thượng ngữ lục, 
Kiến Trường khai sơn Đại Giác Thiển sư 
ngữ lục, Đại Giác lục. Ngữ lục 3 quyên, do 
Lan Khê Đạo Long soạn vào đời Tống, các 
vị: Trí Giác, Viên Hiển biên, được xếp vào 
Đại Chính Tạng. Vào niên hiệu Thuần Hựu 
thứ 6 (1246) đời Tống, Đạo Long đi sang 
Nhật Bản hoằng pháp, nên ngữ lục này 
được biên soạn bởi các vị đệ tử nối pháp 
của ngài Đại Giác ở hai nước Trung Hoa 
và Nhật Bản. 

Nội dung bao gồm ngữ lục (tiêu tham) ở 
các chùa tại Nhật Bản như: Thường lạc, 


178 


ĐẠI HẠN ^ f8 





Kiến Thường, Kiến Ninh. Riêng có các 
phần: Phổ thuyết, Pháp ngữ, Tụng cổ, Kệ 
tụng, Phật Tổ tán, Tiểu Phật sự. Quyển 
cuối phụ lục I1 thiên » Phổ thuyết bổ di«. 


ĐẠI GIÁC TỰ + # $ 

I. Chùa trên ngọn Liên Hoa, núi Thiên 
Mục, phía tây tỉnh Chiết Giang, Trung 
Quốc. Gọi đủ là »Đại Giác Chính Đăng 
Thiền Tự«. Niên hiệu Chí Nguyên thứ 29 
(1292) đời Nguyên, tăng nhân phái Dương 
Kỳ tông Lâm Tế là Cao Phong Nguyên 
Diệu sáng lập. Sau khi Nguyên Diệu tịch 
thì Đại Giác Tổ Ung quyền nhiếp việc 
chùa, sau đó Vĩnh Thái trụ trì chùa này. 
Trong chùa có Ngũ phụng lâu, Chư thiên 
các, Tàng kinh khả quan lâu. Cuối đời 
Nguyên gặp binh lửa. Niên hiệu Hồng Vũ 
thứ 10 (1377) đời Minh, Long Tiềm xây 
cất lại. Niên hiệu Vĩnh Lạc thứ I (1403) bị 
hồng thủy hủy hoại. Năm thứ 12 (1414) 
Tông Có di dời nền chùa đến chỗ hiện nay. 
Niên hiệu Hoằng Trị thứ 7 (1494) Tri phủ 
Lương Vạn Chung khôi phục lại nền cũ, 
xây cất lại Đại điện và Thiền đường. Cuối 
đời Minh lại bị phá hủy. 

2. Xem »Vân Môn Tự«. 


ĐẠI GIÁM THIỂN SƯ TIỂU 
THANH QUY % # 3# í ;]› šš ‡#⁄U 

Còn gọi: Đại Giám Tiểu Thanh Quy. Sách, 
I quyển, do Chính Trừng soạn vào đời 
Nguyên, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 
81, trang 619. Sau khi đi Nhật Bản về, 
Chính Trừng dùng »Bách Trượng Thanh 
Quy« làm lam bản để soạn sách nảy, cốt 
thích ứng với các chùa chiền Nhật Bản. 
Nội dung gồm có hơn 10 điều: Cách niêm 
hương lưỡng ban, xuất ban, Cách trải tọa 
cụ lễ bái, Phép tắc Duy-na cần biết, Văn 


chú nguyện khi dùng cháo mỗi ngày, Thí 
thực, Chúng tăng trong tăng đường cần 
biết, Bảng nơi liêu thị giả, Thưa hỏi xin ở 
trọ, Tuần đường lễ bái trong 4 mùa, Nghỉ 
thức dâng trà nơi tăng đường trong 4 mùa, 
Bảng nơi liêu Tạng chủ, Cách thăng tòa 
thuyết pháp, Khuyên tinh tắn. 


ĐẠI GIÁO % 
Chỉ Phật giáo, thiền giáo. Tiết Nham Đầu 
Hòa thượng trong TĐT q. 7 ghi: »4È #ï ñŠ 











ì¿ fb Iỹ 4£ H IỊ ØÑ lệ I§ L #ã ái tz 
3l. đẾ Ù XÃ #L. 3% TE lš fññ Đð 





























n" ø — 7œ tưởng đâu mai kia mốt nọ ngươi 
lên đỉnh núi văng kết am có ở, xiên đương 
thiên giáo, dè đâu còn nói lời này!« 


ĐẠI HÁC % ## (1576-1627) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tiết, tự Huyền 
Tân, Nguyên Tân, người xứ Tiền Đường 
(nay thuộc Hàng Châu) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ, trụ 
chùa Tịnh Từ ở Hàng Châu. Tác phẩm: 
Tịnh Từ Tự Chí 10 quyên, Vĩnh Minh Đạo 
Tích. 


ĐẠI HÀM + ï# (1736-1820) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Phan, tự Nhạn 
Hoàng, hiệu Nghiết Tuyết Tử, người xứ 
Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 
Sư nối pháp Thiền sư Lĩnh Vân Triện 
Ngọc, đời thứ 38 hệ Thanh Nguyên. Trụ trì 
chùa An Quốc ở Ninh Hải. Tác phâm: Nam 
Tham tập, Trang Du Thảo, Đàn Chỉ tập. 


ĐẠI HẠN + f# 


Ngày tận số. Tiết Động Sơn Hòa thượng 
trong TĐT q. 6 ghi: »Él#. †7 3š #? # — Ti 
#I # fW 3⁄4. Hä R + Ä. Xã É 
f?. ÄÀ l lã ®. 54 f % lW f.. - 





















































179 


ĐẠI HẢO 3X #ƒ 





Trong pháp hội Diêm Quan có một vị tăng 
biết Phật pháp, thân mắc bận làm chủ sự 
chưa rảnh để tu hành. Ngày tận số sắp 
đến, quỷ liên đến bắt ông ta.« 


ĐẠI HẢO + 3? 

Hay lắm! Khi lặp lại lời nói của đối 
phương có tính châm biếm, phía trước 
thêm vào từ »Hảo nhất cá«. Tiết Ôn Châu 
Tịnh Cư Ni Huyền Cơ trong NĐHN q. 2 
ghi: Phong (chỉ thiền sư Tuyết Phong) hỏi: 









































»l£ ( RỊ Eÿ l# 41 lí ) El: ¿ 4 8 
J#? HE: #X Đế. lỆ HH: H # £ 
Z2? lữ EH: 3} #4 ®X1†ữ. 3X l 
1. @8Íii=Z1#.l##4H: *⁄x# 
f#i †: Hh 1. HỤ HH ƒ. HỆ |: Ä # 























5Ƒ #4 2 Bl. — Nhà ngươi tên gì? Ni sư 
đáp: Huyễn Cơ. Phong hỏi: Mỗi ngày dệt 
được bao nhiêu? Ni sư thưa: Tác tơ chẳng 
mang. Nói xong, Huyện Cơ lễ bái rồi lui. 
Vừa đi chừng năm, ba bước, Phong gọi lại, 
bảo: Chéo áo ca-sa quét đất. Ni sư xoay 
đâu lại nhìn. Phong bảo: Hay lắm! Tắc tơ 
chẳng mang!« 


ĐẠI HÂN % Ÿƒ (1284-1344) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Trần, tự Tiếu 
Ấn, người xứ Nam Xương (nay thuộc tỉnh 
Giang Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Bách Trượng Hối Cơ. Sư trụ chùa Báo 
Quốc. Tác phẩm: 7⁄ Hội ngữ lục, Bỏ Thất 
tập. 


ĐẠI HỘI NIÊM HOA % $ 3 # 

Chỉ câu truyện Phật Thích-ca-mâu-n ở 
pháp hội Linh Sơn giơ cành hoa đề khai thị 
môn đồ. Tiết Ô Cự Hành Thiền sư trong 
NĐNN q. 20 ghi: »#? BỊ {f #?. -k ZR Ấ#É 
To * jñø PP IÈ Tố 7E 4E ‹ ð\ | 
3L li BH. THỊ 1U Ế jh #E? — Lãnh 






































hội thì liền lãnh hội, ngọc vốn không có tì 
vết. Nếu nói rằng chăng lãnh hội thì miệng 
cối giã gạo trồ hoa. Hỏi thử chín năm ngó 
vách, sao bằng đại hội niêm hoa?« 


ĐẠI HUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC +% 3 #$ # 3# íƒ ?# #‡ 

Gọi tắt: Đại Huệ lục. Ngữ lục, 30 quyền, 
do Đại Huệ Tông Cảo soạn vào đời Tống, 
Tuyết Phong Uân Văn biên tập, được xếp 
vào 7c Tạng kinh tập 121, trang 47. 
Quyền I-9: ngữ lục (theo thứ tự là ngữ lục 
ở Thiền viện Năng Nhân, Kính Sơn; ngữ 
lục ở Dục Vương Quảng Lợi Thiền Tự; 
ngữ lục ở Thiền Viện Năng Nhân, Kính 
Sơn lần 2; ngữ lục ở am Vân Môn, Giang 
Tây; ngữ lục ở am Dương Dư, Phúc Châu; 
Binh phất ngữ lục ở liêu Thủ tọa, Vân Cư. 
Quyền 10 : Tụng cô. Quyền I1: Kệ tụng. 
Quyền 12: Tán Phật Tổ. Quyền 13-18: Phổ 
thuyết. Quyên 19-24: Pháp ngữ Quyền 25- 
30: Thư từ. Trong một lần xuất bản, Quảng 
Văn Xương biên tập lại phần Thư từ, gọi 
tắt là »Đại Huệ Thư« gồm 53 bức thư. Nội 
dung là lời hỏi đáp giữa sư và hạng đệ tử 
quan lại, cư sĩ theo hình thức thư từ để 
thuyết minh yếu chỉ Thiên tông. 


ĐẠI HUỆ PHỔ GIÁC THIÊN SƯ 
PHỔ THUYẾT +% 3 # # 3# f # ở, 
Gọi tắt: Đại Huệ Phố Thuyết. Ngữ lục, 5 
quyền, do Đại Huệ Tông Cảo soạn vào đời 
Tống, các vị Huệ Nhiên, Uân Văn, Đạo 
Tiên biên tập vào đời Tống. 

Nội dung biên chép lời giảng của thiền sư 
Đại Huệ Phố Giác về tông chỉ của các bậc 
thiền sư đời Tống. Quyền đầu: Câu hỏi của 
các vị. Quyền 2-4: Ghi chép tỉ mi về Thiền 
phong Lâm Tế, cuối quyển phụ phần 
Thang Thừa tướng thỉnh Thiền sư Đại Huệ 


180 


ĐẠI KINH ^ #ế 





thăng tòa, sớ ngữ và phần pháp ngữ của 
ngài Đại Huệ. Quyển 5: Phần trùng biên 
của cư sĩ Tịnh Trí Hoàng Văn Xương. 
Sách này được ấn hành vào niên hiệu 
Thiệu Hy thứ I (1190), tức là sau khi ngài 
Đại Huệ thị tịch 27 năm. Đây là một tư liệu 
rất quý để nghiên cứu về thiền cơ tông 
Lâm Tế. 


ĐẠI HƯU +% ?* 
Hiệu của Thiền tăng Chính Niệm đời 
Nguyên. X. Chính Niệm. 


ĐẠI HƯU ĐẠI HIẾT % 4ˆ x # 
Ý chỉ trừ sạch vọng niệm vọng thức, triệt 
để lãnh hội thiền pháp, chấm dứt sinh tử. 
Khai thị thiền nhân Lâm trong ÄM⁄ệt Am ngữ 
g SÒP »IE #f À Ä lã Mũ họ. Đậ H # 
N lễ ñí. Íã J§ Y# i. 15 ƒý 4> lMl 
P : 2 Mi. 12 ÃÑ| Ä ƒ# Ä 5X 
> BỊ. As ‡? Mì 2k ST 7E 2 ÂN tỆ ]I 
Z#HH 5. -F À Ä Ä ‹ BÉ BH ZE tr ¿ = 
Đúng lúc vào trong lò rèn lớn để rèn 
luyện, bất cứ tình phàm lượng thánh đều 
quét sạch tới tận cùng. Muốn thấu suốt s 
được công án ngữ cú của cô nhân, tiêu 
dụng hết những chấp trước mê lâm, đạt 
đến chỗ trừ sạch vọng niệm vọng thúc, 
triệt đề lãnh hội thiển pháp thì thân tâm 
phải như cây khô tro lạnh, dù cho đánh 
thật đau cũng chẳng xoay đâu, dù cho 
ngàn muôn người khống chế cũng chẳng 
nổi.« 








IBsi 












































su b 




















ĐẠI HƯU YẾT ĐỂ % 3‡ #: 

Còn gọi: Đại hưu đại vết chỉ địa. Trạng 
thái của tâm khi quét sạch mọi suy nghĩ 
phân biệt, thoát khỏi mê vọng, trụ ở cảnh 
giới đại an lạc. Tu Tâm Quyết (Đại 48, 
1007 hạ) ghi: »? 4 | # ‡ï H Ø) # 

















2. 3ã 8E ŸJ ïñ #4 UỊ. f8 #l Ä ƒR % 
äX 2>. HùÙ? — Nếu chẳng dùng Bát Nhã để 


thực hiện công phu thì đâu thể đối trị vô 
mình, đạt đến chỗ sạch hết mọi suy nghĩ 
phán biệt, thoát khỏi mê vọng, trụ ở cảnh 
giới đại an lạc?«. 


ĐẠI KHÍ % # 

Người có nhiều tài năng hay gánh vác 
được việc lớn. Nguyên Hiện quảng lục q. 
30 có ghi: SI Á để BÉ BỊ ñ lí hết v lỊ 
1ñ ñW VỊ X ấã jH 2. — Thuở 
xưa ngài Đại Giác Liễn có cử chỉ tôn 
nghiêm trong lúc động cũng như lúc tĩnh, 
nên Thiển sư Viên Thông Nột thoạt thấy 
liễn đem lòng kỳ vọng Ngài sẽ là bậc tài 
năng hay gảnh vác được việc lớn«. 





























7Ù 


ĐẠI KHINH AN *% 3# + 

Hoàn toàn nhẹ nhõm an vul, là cảnh giới 
của người ngộ thiền. Thư đáp Trung thừa 
Trịnh Côn Nham trong HSLNMDT q. 1 
ghi: »— Chỉ cần trực tâm chính niệm, đứng 
thăng người hướng về phía trước, ắt sẽ 
sừng sững rực, rỡ, chăng bị các thứ vọng 
tưởng này quấy râầy như chỉm ưng thoát 
khỏi bàn tay của thợ săn. Trong một ngày 
đêm ở tất cả cảnh duyên tự nhiên không 
Vướng mắc, tự nhiên được hoàn toàn nhẹ 
nhõm an vui, được tự do tùy ý, thông suối, 
hoạt bát thanh thẳn.« 


ĐẠI KINH %x #4 
Kinh điển chính của Phật giáo. Truyện 
Đàm Thôi trong TCTT q. § ghi: »‡† #š 4 











HHJ#Yii JM Mĩ mm . 3Z lu ffẰ Hị RE, Bò 
J 4 . 4 ## kÙ MÃ , — HñÑẽ5‹^ 








Xữ 7š ?#. IỈ  #Ê š§ Il. — Sư tỉnh 
thân dồi dào, sáng suốt vốn săn, dán dán 
có nhân duyên gặp được Phật pháp liên cô 


181 


ĐẠI KỲ +% Öÿj 





gắng trong sự việc xuất trần, gởi tâm 
ngoài sự vật. Đối với kinh Phật quỷ giá, 
mỗi ngày sư đọc đến muôn lời, mặc dù còn 
ít tuổi song với những kinh điển chính của 
Phật giáo sư đêu thông hiểu sâu xa.« 


ĐẠI KỲ % # 


Hạn chết. Phần »Di giới« Ngc Ván Môn 
quảng lục q. hạ ghi: »BÈ f§ 3l †7 tị ĐÑ.. 
RỊ HỊ {È f# 3š Ñ MB Z #*h lũ f. 4 ñ 
J j4 4í đi j2 1H. H 3š 3í. 3E 
T? hị . # DJ fUl MR. X Jl đã ìú . lấn 
{1 Nặ 2S 3H 8. ? 2?) 5 2). #ƒfE:-— 
Nếu hay tuân hành lời ta răn dạy thì có thể 
khiến cho Phật pháp được truyền bá, thiên 
thân bảo vệ, chẳng phụ bốn ân, hữu ích 
cho đời. Nếu nh làm trái lời này thì chăng 
phải quyến thuộc của ta. Có gắng! Có 
gắng! Hạn chết gân kế, Ta sắp. ra đi nói 
văn tắt vài lời đề lại. Nỗ lực! Nỗ lực! Hãy 
ở lại!« 


















































ĐẠI LÃNG +% ðï 


Thiền tăng Huệ Lãng đời Đường, được 
người đời gọi là »Đại Lăng«. X. Huệ Lãng. 


ĐẠI LÃO % +# 


Từ xưng hô đối với thiền sư tuổi cao, có 
đức độ được mọi người kính trọng và nổi 
tiếng. Tổng Môn Võ khó ghi: »É1 JŠ Đã 3: 
3%. 3l ÁN. l W AI #. M8 E 


IE 

















bị, Mỹ lí, tý f5 ïš 4k #Z. l Jlš 
18. A #l È. l2 # lB| it Xf HH. — 








Tạng chủ Tự Khánh là người xứ Thục, nổi 
tiếng khắp tùng lâm, tham vấn các bậc đại 
lão như: Chơn Như, Hồi Đường, Phổ 
Giác. Sư đi đến Lô Phụ, vào kinh đô, gặp 
thiên sư Viên Thông chùa Pháp Vân.« 


ĐẠI LÝ % # 
Chỉ cho thiền lý, thiền pháp. Tiết Tông 
Giáo đáp hưởng, Tịnh Độ phâm đệ nhị 


nà Nguyên Hiển quảng lục q. 2 ghi: »E# 











§ BN XE. 2 0i 0È. IHấẹ Mi 
ĐT, Du % ÍÈ ˆ? 3l 27 lú 4 Bấù 





#Ev Đủ 3# Hí *? — Nếu phát mình thiển 
pháp thì chẳng ngại niệm Phật. Chuyện thể 
gian còn chăng ngại nói, huồng là niệm 
Phật? Cõi trược còn chẳng ngại sinh vào, 
hung là vãng sinh về cỗi Cực Lạc?« 


ĐẠI MAI SƠN *% 3# h 

Núi thuộc tỉnh Chiết Giang Trung Quốc, 
nằm cách huyện Ngân 40km về hướng 
đông nam. Vì trên núi có nhiều cây mai, 
nên gọi là Đại Mai. Niên hiệu Trinh 
Nguyên thứ 12 (796) đời Đường, Thiền sư 
Pháp Thường từ trên núi Thiên Thai đến 
đây ở ân, người đời sau gọi sư là »Đại Mai 
Pháp Thường«. Đời Nguyên có thiền tăng 
Văn Thuật đến trụ trì chùa Hộ Thánh ở núi 
nầy, sửa đổi các việc Suy đồi, chấn chỉnh 
lại thanh quy. 


ĐẠI MÃN THIỀN SƯ THẠCH 
THÁP % i3 3š Éf £ 3* 

Tháp nằm trên ngọn Bạch Liên dãy Đông 
Sơn, cách thành phố huyện Hoàng Mai, 
tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, về phía đông 
12km. Tháp xây theo kiểu Lạt-ma, cao 5 
mét, thân tháp rêu xanh phủ kín mang một 
dáng dấp riêng biệt. Tương truyền tháp này 
là mộ tháp mai táng hài cốt của Ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn. Ngọn Bạch Liên đứng sừng 
sững một mình, trên đỉnh có ao Bạch Liên, 
tương truyền là nơi trồng hoa sen trắng của 
Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. 


ĐẠI NAM THIỀN UYỂN TRUYỂN 


182 


ĐẠI NHÂN X A_ 





ĐĂNG TẬP LỤC +% # # # 1# #£ # 
#k 

Đăng lục, do Hòa thượng Phúc Điền (Việt 
Nam) thực hiện bằng cách tập đại thành 3 
tác phâm: Thiên Uyển Tập Anh, Tam Tổ 
Thực lục, Kế Đăng lục và một sô tài liệu 
khác mà HT Phúc Điền »Ngoại khoa Tạp 
lục«. Sách được ấn hành vào năm 1859. 
Đây là tư liệu qúy giá mở ra cho chúng ta 
thấy chặng đường lịch sử phát triển Phật 
giáo Việt Nam trong cộng đồng văn hóa 
dân tộc. 


ĐẠI NIÊN TAM THẬP NHẬT LÂM 
HÀNH CHI TẾ % # £ + H Iš 4ï 
> 
Ra đi vào ngày 30 cuối năm, chỉ cho lúc 
sắp chết. Thư đáp Bốc Viễn Thuộc trong 
MANL ghi: »8| Ä f£ — -}' H lãá f7 Z. 
í f# JJ. 4S 3 ?E 2E Mị # Đi HP. 23 
E1 BE 4 H“—. IH CÍ lj lÑ PR 
Fs H?IÑiE. ñ 11 !#‹ — Nếu 
muốn ngộ được việc trước khi cha mẹ chưa 
sinh ra ta và muốn đắc lực lúc sắp chết 
chẳng bị hai chữ sinh tử quấy nhiễu thì 
mỗi người cân phải hôi quang phản chiếu, 
nhằm nơi gót chân của mình luôn luôn xem 
xét, khán coi nó là cải gì?«. 



































ĐẠI NGU THIỀN SƯ THÁP % xế. TẾ 
ÉP 3X 

Tháp nằm trên sườn núi phía đông chùa 
Khai Hóa, đông bắc thành phố huyện Cao 
Bình, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. 

Được xây vào niên hiệu Đồng Quang thứ 3 
(925) đời Hậu Đường. Một tầng, hình 
vuông, xây bằng đá xanh. Tầng dưới nền 
tháp là bệ đá chồng khít, tầng trên là tòa 
sen. Mặt nam thân tháp là một cửa vuông, 


hai bên cửa điêu khắc Kim Cang Lực sĩ, 
hai góc trên cửa chạm trổ phi thiên, kỹ 
nhạc; hình tượng rất sinh động. Đỉnh tháp 
hình nhọn tứ giác. Đây là tháp tứ giác một 
tầng có hoa rừng lá chuối, không có ngọc 
báu, sát can; có một phong cách riêng biệt. 


ĐẠI NGỮ 4® 3# 

Có 2 nghĩa: 

I. Thiền sư hỏi rồi bảo chúng hạ ngữ, 
chúng chăng khế ngộ, Thiền sư thay chúng 
mà hạ ngữ. 

2. Cử một cô tắc mà cổ nhân không có 
ngữ, ta bèn thay cô nhân mà hạ ngữ. 


ĐẠI NGHI % # 

Đại tiện (đi ia). Tiết Triệu Châu Tùng 
Thâm Thiền sư (rong NĐHN dq. 4 ghi: 
Si]: #2 Á 4 Äí lỹ ñm fỊ? HE: Ä 
Eí.3JÀ- Bí (JEL2 3 5É › HH El: 2 #í 
3 dt fñ. 2b 1í ll 3 #6: — Hỏi: Khi 
người học có nghỉ phải làm sao? Sư đáp: 
Đại nghỉ hay tiểu nghỉ? (Đi ía hay đi đái) 
Đáp: Đại nghỉ. Sư bảo: Đi ỉa thì ra mẻ 
đông bắc, đi đái thì ra sau tăng đường.« 
Trong thí dụ trên đây, thiền sư dùng từ 
(nghi: chỉ việc tiểu, đại tiện) đồng âm với 
từ (nghi: chỉ cho nghi tình).« 


















































ĐẠI NGHĨA % š (746-818) 

Thiền tăng đời Đường, họ Từ, người xứ Cù 
Châu, Thuận Giang (nay là huyện G1ang 
Sơn, tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. Sư trụ núi 
Nga Hồ. Thụy hiệu »Huệ Giác Đại Sư. 


ĐẠI NHÂN % 4ˆ 

I. Từ xưng hô đối với bậc bê trên, bậc 
thầy. Chương Giang Tây Mã. Tổ trong 
TĐT q. 14 ghi: »# Đị JI| ä = BH. #f 














183 





































































































— Có Hoàng Tam Lang ở 
Tây Xuyên dạy hai đứa bé trai theo Mã Tổ 
xuất gia. Được một năm, hai chủ về thăm 
nhà. Đại nhân vừa thấy hai vị tăng, xem 
như Phật sống, nói rằng: Người xưa nói: 
Sinh ta ra là cha mẹ, làm thành ta là bạn 
bè. Hai vị tăng này chính là bạn bè của ta, 
giúp đỡ người già. Một trong hai ông tăng 
nói: Đại nhân dù đã già, nếu có tâm này 
thì có gì khó 2« 

2. Từ xưng hô đối với người phi phàm, 
người căn khí thượng đẳng. NJư Tịnh ngữ 
lục q. thượng ghi: »38 lữ I ƑJ HR , 2 
H kh. ?⁄ 8 S HX. k#R X 
BÉ. — Nhắm con mắt duy nhất trên trán 
(con mắt trí huệ), người căn khí thượng 
đẳng có tắm nhìn rộng rãi. Mở nắp ra thì 
thấy trời trong hủ, bậc đại trí thì có đại cơ. 
Tiết Huệ Trung Quốc sư trong TĐT q. 3 
ghi: »Jlt Ệ Ä. W7 XNZ lš 
2v 1F ñ M ⁄h II 8é fã 5S? › Đây có lẽ 
là cảnh giới của bậc phi phàm như Phổ 
Hiển, Văn-thù Chẳng phải hạng phàm 
phu, tiểu thừa mà tin nhận nổi.« 









































ĐẠI PHÁC BẤT DIỆU % # # 3# 

Ngọc còn ở trong đá chưa thể phát ánh 
sáng, tỉ dụ cho người có tài năng lớn mà 
chưa phát lộ ra ngoài. Truyện Thần Hội 
trong TCTT ø 9 ghi: »#? ® E† #Ã ## , 
HH #L N . Ä Bễ RWễ. lý 2K Ãl 
2: - Thân Hội thấu rõ bản tính, trí sáng 
bên trong đã có giống như viên ngọc còn ở 
trong đá chưa thể phát ánh sáng, nên 





người đương thời chưa biết được sư«. 


ĐẠI PHẠM TỰ % # ‡ 

Chùa thuộc huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng 
Đông, Trung Quốc. Vào đời Đường tăng 
nhân Tông Dương sáng lập, ban đầu gọi là 
»Khai Nguyên Tự«, sau đổi tên là »Đại 
Phạm Tự«. Thứ sử Vi Cừ từng thỉnh Lục 
Tổ Huệ Năng tuyên giảng pháp Ma-ha Bát- 
nhã ba-la-mật nơi đây, truyền Vô tướng 
giới (Bút lục lần thuyết pháp này hình 
thành quyền Đàn Kinh nỗi tiếng). 


ĐẠI PHÁP % + 

Chỉ Phật pháp, thiền pháp. Tiết Sn thị 
Duy-na Như trong DTNL dq. 3 ghi: »ấ§ Tí] 
jñ ZÃ› H#ẽhïRïH+%ñ. 3| BI # 
Tl. 1l 2à IẾỆ {M du f. ll 2% THỊ? 
ƒ#®#. HỊ XS: > & 1b. — Nói tóm 
lại, chỉ vì kiến địa chưa thấu suối, việc của 
mình chưa ồn nên xem nhẹ đạo niệm vậy. 
Đạo niệm là gì? Là niệm liễu thoát sinh tử, 
tỏ ngộ thiên pháp đó.« 























ĐẠI PHÁP NHÃN % 3+ f# 

Huyền chỉ Thiền tông giáo ngoại biệt 
truyền tức chính pháp nhãn tạng. Tiết Huệ 
Khả Thiền sư trong TĐT q. 2 ghi: »ÍJI Zš 
Đ X32 HR #[ Bá jU $. #ụỊ R Jé #$ 7) 
2® Ù^ fk.. -— Như Lai đem huyền chỉ Thiển 
tông trao cho Ca-diếp, lần lượt truyền trao 
như thể cho đến tay ta.« 











ĐẠI PHÁP NHÃN TẠNG +% +3 !# 
3Ã, 

Chỉ huyền chỉ Thiền tông giáo ngoại biệt 
truyền. Chương Tổ thứ 9, Phục-đà-mật-đa 
trong CĐTĐL q. 1 ghi: »ÉJI 2£ 3# HR # 
“2 1} 3V 34 ñE 2È... — Huyễn chỉ 
Thiển tông của Như Lai giao lại cho 








184 


ĐẠI QUANG MINH TẠNG + 3%: H ÿ## 





ngươi, ngươi phải khéo giữ gìn.« 


ĐẠI PHONG *% !#‡ (1039-1125) 

Thiền tăng đời Tống, tên Linh Ngạc, tự là 
Thông Tẩấu, người xứ Vĩnh Gia (Ôn Châu 
Chiết G"ang) Trung Quốc. Xuất thân tiến 
sĩ, sư bỏ quan để xuất gia. Sư đến Trấn 
Giang, Giang Tô thờ Thiền sư Hoài Hiền ở 
chùa Kim Sơn làm thầy và đắc pháp. Sư từ 
Mân (Phúc Kiến) đến Hồ Dương, ở bên 
cạnh Linh Tuyền Cô Tự cất nhà sơ sài để 
ở. Trước tiên là chuyên tâm tĩnh tu, sau đó 
sư thấy sự qua lại của dân hai bên bờ sông 
quá bắt tiện nên sư quyên tiền và động viên 
dân chúng xây bắc cầu. Niên hiệu Tuyên 
Hòa thứ 2 (1120), sư bắt đầu chủ trì việc 
xây dựng cầu đường. Nhờ có kiến thức 
chuyên môn nên cuối cùng hoàn thành. 
Cây cầu này dài 30 trượng (90m) rộng 9 
thước (2,7m), có tên là »Hồ Dương Hòa 
Bình«. Hai bên đầu cầu đều có bia đá lớn 
trên khắc chữ »Hòa Bình Lý« và »Hòa 
Bình Kiều« do chính tay Văn Thiên Tường 
cuối đời Tống viết. Ngoài việc làm cầu ra, 
sư còn giỏi trị bệnh cho người. Nếu kế về 
thiền tăng có tài giám sát việc xây dựng 
cầu đường và giỏi trị bệnh thì như đếm 
trên đầu ngón tay. Đại Phong là một vị 
tăng có tinh thần khoa học. Theo phả hệ sư 
là Tổ: Thiền tông đời thứ 19, Nam Tông 
đời thứ 14, hệ Nam Nhạc đời thứ 13, tông 
Lâm Tế đời thứ 9. 


ĐẠI PHƯƠNG +% +3 

1. Đất đai, thế giới. Tiết Ngọc Tuyền Tông 
Liễn Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »# 
3® ív ®lJ 7 Ä ‹ - Một mình 
bước đi trong thế giới, dang thân nơi vũ 
trụ<. 

2. Đường cái. Tiết Tiến Phúc Đạo Anh 























Thiền sư trong TĐT q. 1§ ghi: »4 j# IE 
tỳ. 3# 3ÄWXR. HH X 2È. MU 
2 #&? — Chẳng ở chính vị, há rơi vào 
nẻo tà? Chăng đi trên đường cái, đâu thể 
rảo bước trên lối nhỏ? 














ĐẠI PHƯƠNG GIA % 3 # 

Bậc tu hành cao thủ. Tiết Hiền Công Đại 
Hòa thượng hành nghiệp khúc ký trong 
NHỌL q. 3 ghi: 

X2 %x#E. 31 — 7) Bị Êh 

li JM| 3 ƒÄ 1 Xl . 2K % #4 Hỗ — TL 
»Đại phương gia chi thủ đoạn 

Ngộ vật nhất đao lưỡng đoạn 

Triệu Châu cứu đắc thử miêu 

Vị miễn nhiệt man nhất thượng«. 

»Thủ đoạn của bác (tu hành) cao thủ 

Gặp việc giải quyết dứt khoát 

Triệu Châu cứu được con mèo 























Chưa khỏi một phen dối gạt«. 


ĐẠI QUAN *% ## (1201-1268) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lục, hiệu Vật Sơ, 
người xứ Ngân Huyện (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Bắc Giản Cư Giản, tông Lâm TẾ. Sư trụ 
Quảng Lợi Thiền Tự ở núi A-dục Vương. 
Tác phẩm: Vậ/ Sơ Hòa thượng ngữ lục Ì 
quyền, Vậi Sơ Thăng Ngữ 25 quyền. 


ĐẠI QUANG MINH TẠNG + % # 


3 

Gọi đủ: 7ruyển Đăng Đại Quang Minh 
Tạng. Đăng lục 3 quyền, do ngài Bảo Đàm 
biên tập vào đời Tống. Từ trong bộ Cảnh 
Đức Truyền Đăng lục ngài sao lục các 
phần cơ duyên ngộ pháp của chư Tổ được 
truyền thừa và thêm lời bình, được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập 137, trang 769. Nội 
dung bao gồm 7 vị Phật, 28 vị Tổ Ấn Độ, 


185 


ĐẠI SÁT k#!. k4 





các vị Tổ Trung Quốc, các đại sư Đạo 
Nhất, Hoàng Bá và các vị nối pháp, tính 
chung được 190 vị. Sách được xuất bản 
vào niên hiệu Hàm Thuần thứ I (1265) đời 
Tống. Các quyền chú thích sách này gồm 
có: Đại Quang Minh Tạng Sự Uyễn. l 
quyền, do ngài Đạo Luân soạn; Đại Quang 
Minh Tạng Miệt Mông, 3 quyền, do ngài 
Thử Sơn Huyền Uyên soạn. 


ĐẠI SÁT X#t. %X #4 

Thật là. Quả thật. Phó từ. Chương Động 
Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 6 ghi: »f#f 
đất Jñ] ìJ tị: Bỹ Hỹ #) ĐÈ PÍ. ÄÃ # 
tí . BỊ { lš  fã  ?®R? - Có vị tăng 
hỏi Động Sơn: Luôn luôn siêng lau chùi, 
thật là hay, vì sao chăng được y bát?« 

Vân Môn quảng lục q. trung ghi: »ƒ?ù 3š 
Ất HH v HH &: ®Ã }Ề PM. — Phật pháp quả 
thực có, hiểm vì trên vết bồng lại đốt thêm 
ngải cứu. « 









































ĐẠI SỰ % *# 

Việc lãnh ngộ thiền pháp, siêu thoát sinh 
tử, nhà thiền cho đây là việc lớn bên trong 
của mỗi người. Tiết »Nghệ Ngôn« trong 
NHỌQL q. 29 ghi: »# 2Ò 2 Ấñ. ƒÈ ƒE 17 
Jả BM 4. 1 ñH Z Hã HỊ 3ã #5. 7F ñH 
Z dd F Rề HÍ. 1M ?í đi lễ Bƒ ÿW. JE 
È Ø #® É. II Ä Hƒ HỊ. — Vọng 
tâm phân biệt chưa hết thì kiến giải do trí 
thông mình của thể tục sẽ luôn phát sinh. 
Đáy gọi là cảnh giới của trí thông mình, 
cũng gọi là quân ma dưới cội cây, dễ dàng 
cho ngươi tiêu diệt thỏa sức. Con đường 
tiến lên này sẽ có ngả chuyển biến và việc 
lãnh ngộ thiển pháp mới có hy vọng.« 

































































ĐẠI SỰ LIỄU TẤT % # 7 # 
Việc lớn đã xong, tức chỉ cho việc lãnh 


ngộ hoàn toàn thiền pháp, siêu thoát sinh 


tử. Duy Tắc ngữ lục q. 2 ghi: »Z` C ‡§ 7E 
#ự đã Jz L ) 5Ý Ell ft Ä4À. : 3% t nh 
T4ˆ{ #2“. 2È 4 # EL#W. 44 
Mì #4. 4E L 7#. lý H A 
H 7H % Hà #H lú ) ƒR ẤlL R2. đủ 
# ÿñ bị ['Ì ‡š NV. J7JEL: HZ1H2 
X3f ƒ !E.. — Cư sĩ Trương Vô Tận lúc 
ấy khối nghỉ càng thuần thục, ở bên hiên 
nhà khách đứng ngôi không yên, vừa xoay 
mình muốn lên giường, bỗng nhiên rỗng 
rang, liên chạy lên phương trượng. Khi đó 
Hòa thượng Đâu Suất Duyệt biết trước Vô 
Tận sẽ đến nên chuẩn bị nhang đèn, mở 
cửa tiếp đón. Ngài nói: Mừng cho Tướng 
công, việc lớn đã xong«. 


























—` 








>> 
^ 
+ 






































ĐẠI TÁC PHẬT SỰ % 4£ # # 

Làm Phật sự với quy mô lớn. Hoằng 
dương Phật pháp với quy mô lớn. Truyện 
Hoằng Nhẫn trong Tổng Cao Tăng truyện 
ghi: »JÈ ]E N # 1b. R Ñỗ {i 2. 1L 
l bK”Íé2+ 1H: 4# ft Â. ñï fấ 
ời. — T # 6  ÄX †E fÈ 
JE{E ?. 2š › — Đây chẳng phải là đứa bé 
tâm thường! Trên thân thể của nó chỉ thua 
đức Phật có 7 tướng. Nếu cho nó gia nhập 
hàng ngũ chư tăng, 20 năm sau nhất định 
là nó sẽ hoằng dương Phật pháp với quy 
mô lớn còn hơn những gì ta gửi gắm«. 





` 





ĐẠI TÂM x% »> (1652-1728) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Tống, người đời 
thường gọi »Hằng Đào Đại Tâm Thiền 
sư«, người xứ Cổ Điền (nay thuộc tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Vị Lâm Đạo Bái, tông Tào Động. Sư có 
các bài tụng Niêm Cổ, Hoài Cổ lưu hành ở 
đời. 


186 


ĐẠI THỦ TÔNG SƯ + # #% 





ĐẠI TẬN % # 
Tháng đủ theo âm lịch. Má 4m ngữ lục 
ghi: »H z JR H JR ñH. 4® #, 











# = Ƒ†H. *hã_— T7u. 
lñMJ ñWU V {HE Xi Hệ Hếễ . — Chỉ là tùy theo 





thời tiết không làm mất chỗ thích nghỉ, 
tháng đủ ba mươi ngày, tháng thiểu hai 
mươi chín ngày, đói ăn khát uống, mặc 
tình tự tại.« 


ĐẠI THÀNH + 3š (1609-1666) 

Thiền tăng đời Minh, họ Long, tự Trúc 
Am, người xứ Trường Sa, Hồ Nam, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Ấn Trí Ngân, đời 
thứ 36 hệ Thanh Nguyên. Trụ trì chùa 
Quảng Tế ở Giả Sơn, Tác phâm: Trúc Am 
tập, Đại Thành Thiên sư ngữ lục. 


ĐẠI THIÊN % £ 

Gọi tắt của từ »Đại thiên thế giới X “F 1H 
Đk«‹ Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: »‡J 
#e 1U ⁄ f2. jWU F16 0N 5 hỊ 
ÙH ‹ — Giơ lên thì cõi đại thiên cao ngắt, 
buông xuống thì phàm thánh cùng nguồn.« 
Bài »Nhất bát ca« trong CĐTĐL q. 30 ghi: 















































»ZF #t 1ñ . 7? #t Yf. XT BÍ 1 ñỊI 
È . — Cũng không nhơ, cũng không sạch, 


đại thiên cùng một tính chân như.« 


ĐẠI THIỆN % # 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Mã Tổ 
Đạo Nhất. Sư trụ núi Thạch Sơn ở Đàm 
Châu (nay là huyện Trường Sa, tỉnh Hồ 
Nam) Trung Quốc. 


ĐẠI THIỆN TRI THỨC +% # #z ‡ 
Chỉ bậc cao tăng Thiền TẾ: Đàn Kinh bản 
Đôn Hoàng ghi: »‡ï 4 8É Él lR #ñ. Zï 




















HÀ đi đ BH 2E 1H fỊ #4 Ä Z? 
ÃII ñR? ft z L 34⁄4. HH 2 1E lấ . 











?È Ä ®? JII ñẰW v — Nếu người không có 
khả năng tự ngộ, cần tìm bậc cao tăng 
Thiên tông dạy cho cách kiến tính. Sao gọi 
là đại thiện trì thức? Đó là người hiểu 
pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng con đường 
chíh.« 


ĐẠI THỌ +% #‡ 
Hiệu của Thiền tăng Hoằng Chứng đời 
Minh. X. Hoằng Chứng. 


ĐẠI THỌ DỤNG +% # 
Vận dụng thiền pháp và hưởng thọ thiền 
duyệt tự tại vô ngại. Chương »Khai thị 
Duy na Tín« trong DTNL q. 3 ghi: »Í#† lñ] 
lứ TS: ?IỊ {r zx¿ Í)b? BH Z§ 3: jH]} 
lv ƒR lj l 7? Il +: H MU đ 
ï.x ÑW#f? EI ƒ£ ft 











































































— 'C vị tăng 
hỏi ngài Quy Tông: Thế nào là Phật? Quy 
Tông bảo: Ta nói với ngươi, ngươi có tín 
không? Tăng thưa: Lời Hòa thượng quan 
trọng, con đâu dám không tin? Quy Tông 
bảo: Ngay nơi ngươi chính là Phật. Tăng 
thưa: Làm sao bảo nhậm? Quy Tông nói: 
Một khi mắt bị màng che sẽ thấy hoa đốm 
rơi loạn trong hư không. Có thể bảo vị 
tăng này có niềm tin rất mạnh, vừa nghe 
nêu lên liên lập tức thừa đương, được đại 
thọ dụng vậy.« 


ĐẠI THỦ TÔNG SƯ % # % Éñ 


Thiên sư có thủ đoạn cao siêu đê tiêệp dân 
H 








người học. Bích Nham lục q. 1 ghi: »IW, #4: 
X# mm. + Bi ñà #X ñ ”b. ñ 




















đề ăn Bá. — ImỊ D| 4 2} 3f # Á . - 


Đáy là thiên sư có thủ đoạn cao siêu, 








187 


ĐẠI THỪA BẮC TÔNG LUẬN + % 1L 2š 3â 





chăng bàn luận huyện diệu, nói cơ nói 
cảnh với ngươi, xưa nay chỉ đem việc bản 
phán đề tiệp dân người. 


ĐẠI THỪA BẮC TÔNG LUẬN % 
3 3+ & 

Còn gọi: Bắc Tông Luận. Luận, Ì quyền, 
không rõ tác giả. Là sách thiền Bắc Tông 
lưu hành vào đời Đường, được xếp vào Đại 
Chính Tạng tập 85. 

Dưới đầu đề của sách này có 3 chữ nhỏ 
»Đại thừa Tâm«, toàn văn chỉ có 469 chữ 
làm theo hình thức kệ tụng, đứng từ lập 
trường của Bắc Tông để bàn luận về Đại 
thừa Tâm và thế đối lập giữa sinh tử cùng 
Niết-bàn. Chẳng hạn như: »Ta còn chắng 
khởi tâm Đại thừa, huống là tâm Thanh 
văn?... Ta còn chẳng khởi tâm Niết-bàn, 
huống là tâm sinh tử?« Trong ấy chủ 
trương »Quên tâm«. 


ĐẠI THỪA KHÍ x £# # 
Đồng với »ĐÐại thừa căn khí Ä ZE ‡l Z*«. 
Chương »Tô thứ tám Phật-đà-nan-đề trong 




































































CĐTĐL q. 1 ghi: »É‡ IíJ 3Ä %È {T7 {t ® #¿ 
flI b Đà E¿ 2z ấÊ % . b2? LE f H 3E 
kể. nữ H ÍE HH. 2 i Tí 5 
À. H4t 7ð x35. 4 4 DỤ 
đi ÃiI Íu #Ä H ‹ MP đấy Tổ thống lãnh 








đồ chúng đi hóa đạo đến thành Đê-ca- 
quốc, trước nhà T)-xá-la. TỔ thấy trên nóc 
nhà có một luồng ánh sáng trắng xông lên 
liển bảo môn đồ rằng: Nhà này đang có 
thánh nhân, miệng không thốt lời nào, thật 
là căn khí đại thừa, chẳng đi vào bốn nẻo, 
vì biết là dơ uễ.« 


ĐẠI THỪA TÂM +% & “+ 
Vốn là thuật ngữ của giáo môn, ý nói theo 
giáo pháp Đại thừa là cầu Phật ở nơi tâm. 


Nhà thiền cho rằng chăng rơi vào tình 
lượng chỗ nơi, vượt khỏi ngôn ngữ tri giải, 
thân tâm tự nhiên đạt đạo là »Đại thừa 
tâm«. Đoạn TẾ Tâm Yếu ghi: »ÌŠ Ít. 7ÿ 





















































r. 7 &K#“ò., 2b EfŒ N#k nd 
lH]. #W # J P1. %5 — #2 f TE Ã 
Ñff . H &: ñH ì4 ` lễ h Bế. TH Hị 27 
jf v 1à Ất j ĐT. — Đạo không có nơi 














chốn gọi là Đại thừa tâm. Tâm này chẳng 
ở trong, ngoài, chặng giữa, thật không có 
chỗ nơi. Thứ nhất là chăng được khởi tri 
giải, chỉ nói với ngươi là chỗ tình lượng 
hiện nay nếu hết thì tâm không có nơi 
chốn.« 


ĐẠI TIỂU +% + 

Còn gọi: Đại tiểu đại Ä 2| 2. 1. Lớn như 
thế, lớn thế ấy. Theo sau cụm từ này phần 
lớn là danh hiệu các nhân vật nồi tiếng. 
Tiết Tịnh Từ Ngạn Sung Thiền sư ong 
NĐNN 4q. 12 ghi: » L- l/ , #* ®ï l§ 2ZR ZE 
: SH À b AE đHỮ ẨẾP lế |] + BỊ # ‡E 
#† 4 À ‹ Bl El: 2X 2b 5% l$ ññ ƒE 
Nị B# MẸ li X HH J BỊ H l8 P1. J 
th {E Jj#? — Sư thượng đường nêu công 
án Tuyết Phong dạy môn đô rằng: Khắp 
thế giới là cửa giải thoát, vì sao được dẫn 
dắt nhưng không vào được? Sư nói: Tuyết 
Phong lớn như thể mà đi nói lời mâu 
thuẫn, đã nói khắp thế giới là cửa giải 
thoát còn dùng dẫn dắt làm gì?« 






































Pháp Diễn ngữ lục q. thượng ghi: » E- 3# 














SRu zš F] đE ñH 2x o tí Đh BH ñ ƑÌ TH 
2E. & ?ñ #6 ÍÉ. HÍQ x. Bí LH #ể 








it Hi FRÑ.; ññ 2. k©ÈX#Fñ 
X“ll. 7ú # 2h lễ. - Thiển sư Pháp 
Diễn thượng đường nêu công án Vân Môn 
có lời dạy chúng rằng: Cô Phật cùng cây 
cột cái làm bạn với nhau là cơ thứ máy? 
Rôi tự đáp thay: Núi nam nồi mây, núi Bắc 














188 


ĐẠI TRÍ HUỆ NHÂN DIỆC HỮU TAM XÍCH ÁM + #† #i A 2 # = 


} Hš 





mưa. Sư (Pháp Diễn) nói: Đại sự Vân Môn 
lớn như thế, té ra lá mật lại nhỏ.« 

2. Đặt ở cuối câu, biểu thị nghi vấn, có 
nghĩa là bao lớn? bao nhiêu? Tiết Huyền 
Sa Sư Bị Thiền sư trong NĐHN dq. 7 ghi: 
»Ïl]: 1 ff[ 4¿ #W ## J4? ị El: lề — 
#8 2 2h? — Có người hỏi: Thế nào là 
tháp vô phùng (tháp không có mói nói)? Sư 
hỏi lại: Một mối nói này được bao lớn?« 
Tiết Chiêu Khánh Tinh Đăng Thiền sư 
trong NĐNN dq. § ghi: »|ñ] {f: 3z 8# H 
Jj§g? EH: #4. HữEI: Tế 3ý Ä 2b? 
El: #l Mi ñÑ Ìl ấi s — Sư hỏi tăng: Vừa 
rời chỗ nào? Tăng đáp: Báo Ân. Sư bảo: 
Tăng đường bao lớn? Tăng nói: Hòa 
thượng thứ nói xem.« 
































ĐẠI TU + Z8 (1826-1899) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Thái, hiệu Giới 
Hàng, tự hiệu Bất Bất Đầu Đà, người xứ 
Diêm Thành, Giang Tô, Trung Quốc. Nối 
pháp Thiền sư Ngộ Xuân, đời thứ 47 hệ 
Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Định Huệ ở 
Tiêu Sơn. Tác phẩm: Giới Hàng tập, Bắt 
Bắt Đầu Đà ngoại lục. 


ĐẠI TỬ ĐẠI HOẠT % # % ‡£ 

Còn gọi: Tuyệt hậu tái tô. Trạng thái bặt 
hết tình thức như người chết, để rồi sau đó 
sống lại với cái tâm chân thật bất sinh bất 
diệt sẵn có của mình. Trong 108 bài kệ của 
Thiền sư Phương Tụ Thành có ghi: 

3 Xi 7 —.. X?E kìm 

















Tham thiền đệ nhất 
Đại tử đại hoạt 
Phá hữu phá không 


Tuyệt nghi tuyệt hoặc«. 
»Pháp tham thiên bậc nhất 


Dám chết mới được sống 
Phá chấp có, chấp không 
Hếi sạch mọi nghỉ hoặc«. 


ĐẠI TỬ ĐỂ NHÂN +% # & ^. 

Chỉ cho người chết hết vọng niệm. Những 
hạng người này đã xa lìa tất cả sự thấy 
nghe hiểu biết tình thức phân biệt; chăng bị 
hạn cuộc trong kiến giải tương đối như: 
Thế và xuất thế, thuận và nghịch... Tắc 41, 
Bích Nham lục (Đại 48, 178 hạ) ghi: »X 
#E Jš A Ñll šñã Hỹ 1# #Ị? — Triệu Châu 
hỏi Đầu Tử: Người chết hết vọng niệm, thì 
lúc sống lại ra sao?«. 











ĐẠI TỬ NHẤT PHIÊN % # — # 
Chết hết một phen. Người tu theo Phật 
giáo, muốn đạt được chân lý chắng phải là 
tự hủy diệt thân xác của mình, mà là xả bỏ 
tất cả chấp trước của thân tâm. Tắc 4l, 
Bích Nham lục (Đại 48, 179 thượng) ghi: 
»⁄Ä # Ä ZE — ?#®. Äl ìï đã f8 s — 
Cần phải chết hết một phen, thì mới được 
sống«. 











ĐẠI TỰ TẠI X  # 

Tự do tùy ý, không bị sự vật câu thúc, mọi 
nơi đều thông suốt, hoạt bát thanh thản, là 
cảnh giới sau khi thiền ngộ. Vô Môn Quan 
ghi: »ử* ?E #E £ZR. f8 ÄXH#.‹ H 
2X 1 JH £EHH 3# li — HỆ . — Được đại 
tự tại ở bên bờ sinh tứ, du hí tam muội 
trong sáu nẻo bồn loài. « 








ĐẠI TRÍ HUỆ NHÂN DIỆC HỮU 
TAM XÍCH ÁM +%x %# 3 ^ # 3# z£ 
Kf 

Trên mặt của bậc đại trí huệ cũng có chỗ 
tối tăm. Tông Môn Võ Khó ghi: »( l# 





189 


ĐẠI TRÍ THƯỢNG CĂN + #4? L 


bú 









































⁄ 
2 

















\Wỳ ° 
TẾ œŒ 8š > 


1àš 
trnn 




















xY đợ \ỳ Xã 


Z4 
n\F 


Rụ 33 





H 
Tế Tỉ v ñÈ ñữ 


ì 
Z 


| 
l 


















































n0 


Hï , JR 4 ÑE th. — Khi Trấn 
Quán đang làm quan, tính tình cứng cỏi và 
ngay thăng, có phong cách lẫm liệt của 
người xưa, để tâm nơi nội điển, luận nghị 
luôn dành phần thắng ở pháp tòa. Riêng về 
việc tham thiền chưa có đại phát mình. 
Các cơ duyên Thiên tông phân lớn ông 
dùng ý thức đề lãnh hội, rất thích ngữ lục 
của thiền sư Huệ Nam, giải thích rỗ ràng 
gân hết, chỉ có kinh Kim Cang là không 
hợp với người trệ ngại nên ông chủ giải 
chẳng được. Ông thường nói với mọi 
người: Điễu này ắt có lý do, nhưng chưa 
CÓ người biết đến. Tục ngữ nói: Trên mặt 
của bác đại trí huệ cũng có chỗ tối tăm. 
Quả nhiên không sai vậy«. 








ĐẠI TRÍ THƯỢNG CĂN +% # _- 3# 
Trí huệ lớn và căn khí bậc thượng. Đàn 
Kinh bản Đôn Hoàng ghi: »JÝ, Äš #z l- 2 
1%. l Ä  .L†]R ÀA ñF. — Đây là 
pháp tôi thượng thừa, vì người có trí huệ 
lớn và căn khí bậc thượng mà nói. « 








ĐẠI TRIỆT ĐẦU 

Triệt để tỉnh ngộ thiền pháp. Tiết Huyền Sa 
Sư Bị Thiền sư trong NĐHN aq. 7 ghi: »šŸ 
ƒ#$j RỊ ã6 & rH Hồ. Mu 78 Á. Đí ĐI 
8B N 8 5”!, tH ® ñữ 27L. BÈ DỊ ñữ 
%› #IWW J. 8 31. 4 3 N # 
HN 3 Đ#rñ8. — ĐJ jHã #t ÁN ñR f#Ậ. 
Biết được (tự tính) tức là người triệt để 
vượt thoát trần tục, triệt để tỉnh ngộ thiển 



































pháp. Thế nên siêu phàm vượt thánh, thoát 
sinh la tứ, la nhân la quả, siêu T)-ló, 
vượt Thích-ca, chẳng bị phàm thánh nhân 
quả đánh lừa, mọi nơi không ai biết nổi 
Hgươi.« 


ĐẠI TRƯỢNG PHU TẤT HẠ HỮU 
HOÀNG KIM % + k # T #4 #2 
Dưới đầu gối của bậc đại trượng phu có 
vàng ròng, nghĩa là bậc đại trượng phu 
xem trọng danh dự, không dễ gì quỳ gối 
trước mặt mọi người. 7ông Môn Ứõ Khó 
ghỉ: »4 ⁄ &§ F #8 2. #1 
FE ft IN 4ý ‹ - Đại trượng phu xem 
trọng danh dụ, đâu chịu lễ bái các hạng 
trưởng lão không mắt (không ngộô)«. 









































ĐẠI VÂN VIỆN % # 

Trong núi Long nhĩ cách huyện Bình 
Thuận, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc 23km về 
phía Tây bắc. Được xây dựng vào niên 
hiệu Thiên Phúc thứ 3 (938) đời Ngũ Đại 
Hậu Tấn, ban đầu gọi là »Iiên Nham 
Viện«. Niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc 
thứ 8 (983) phụng sắc đổi tên là »Đại Vân 
Thiền Viện«. Hiện còn Sơn môn, Thiên 
vương điện, Hậu điện và hai nhà vu, đều là 
những kiến trúc đời Thanh. Đại Phật điện 
là kiến trúc thời Ngũ Đại cột tròn ngạch 
vuông, đấu củng làm theo kiểu ngũ phó, 
mái tỏa vênh ra, 9 cây đòn tay được ngói 
lưu ly che phủ, nguy nga trắng lỆ, trong 
chùa có khắc rất nhiều bia qua nhiều đời. 
Hậu điện và hai nhà vu, đều là những kiến 
trúc đời Thanh. Đại Phật điện là kiến trúc 
thời Ngũ Đại cột tròn ngạch vuông, đấu 
củng làm theo kiểu ngũ phố, mái tỏa vênh 
ra, 9 cây đòn tay được ngói lưu ly che phủ, 
nguy nga tráng lệ, trong chùa có khắc rất 
nhiều bia qua nhiều đời. 


190 


ĐÀM CHÁ TỰ ‡# ‡ñ #? 





ĐẠI VIÊN GIÁC +%  # 
Giác ngộ đầy đủ, hoàn toàn. N/ Tịnh ngữ 
lục q. hạ ghi: »‡[ ## 3š Ÿ§ HH. E 2ð 2 


Z^ 























4. T ⁄ ã lH ñ.v 2 jấ | HR 
ño — Đập vỡ thùng sơn đen, mười 


phương trồng hoang hoác, chẳng nhận 
linh Sơn thọ ký, ở yên trong đại viên 
giác.« 


ĐẠI VIÊN THIỀN SƯ NGỮ LỤC % 
ZŸ Íh sứ #§ 
X. Quy Sơn Linh Hựu Thiên sư ngữ lục. 


ĐẠI XẢ % 3£ (1120-1180) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 10, nối pháp Thiền sư Đạo 
Huệ. Sư họ Hứa, quê ở phường Đông Tác 
(nay thuộc huyện Hoàng Long, Hà Đông), 
miền Bắc Việt Nam. Sư ở chùa Báo Đức, 
núi Vũ Ninh (tức Trâu Sơn, Bắc Ninh hiện 
nay). 


ĐẠI XUẤT THOÁT +% # # 

Triệt để siêu thoát trần tục. Tiết Huyền Sa 
Sư Bị Thiền sư trong NĐHN aq. 7 ghi: »šŸ 
ƒl RỊ & X4 rH Hữ. Xu đi Á. PØr DI 
M #3 #, H % Ä 27L. ñ#ữ EỊ ñữ 
. MỸ lẩ.  iU. SN 5 
88. — ỦJ gã Ít ÁN ñR f#. — 
Biết được tức là triệt để siêu thoát trần tục, 
là người triệt để tỉnh ngộ do đó siêu việt 
phàm thánh, xuất ly sinh tử, la nhân lìa 
quả, siêu Tỳ-lô, vượt Thích-ca, chăng bị 
nhân quả phàm thánh lừa gạt, tất cả chỗ 
không người biết được«. 



































mà mm 





ĐẠI Y % 44 (1617-1683) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Ngô, hiệu Nam 
Am, người đời gọi sư là »Nam Am Đại Y 
Thiền sư«, người xứ Bồ Điền (nay thuộc 


tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Tung Nhũ Đạo Mật, tông Tào 
Động. Sư có ngữ lục, thi văn tập hơn trăm 
quyền lưu hành ở đời. 


ĐẠI Ý % * 

1. Ý chính của bài thơ, bài văn. Đàn Kinh 
bản Đôn Hoàng ghi: »#? -ˆ 7| 8š ( 8H Sï 
86 ) ® Mã Bồ F. ñế gH j #f£ W f5 . 
jÑ 4 ñR 7v ñH — À ña Ai Bế HH 
EL. EH NMl 4 Ẩ. — Đồng #ử dẫn Năng 
(tức Huệ Năng) đến hành lang phía nam. 
Năng liên lễ bái bài kệ này, vì không biết 
chữ nên bảo một người đọc giùm. Huệ 
Năng nghe xong, liền biết ý chính của bài 
kệ. « 

2. Tông chỉ thiền pháp. Đàn Kinh bản Đôn 









































Hoàng ghi: » ñ 4b, ft Í# đã ¿ 
ñHh 4à bh PE.V BH KiÃ¿ Xi: CHỈ 
#4 H Hl ) ` [] ÁN 5 #4 ÍE — Í§ 5# 5 




















#. TỔ Xã. HHƒJ %3. Xñờ 
{\ 3H; — Chẳng biết bản tâm, học pháp 
vô ích. Biết tâm thấy tính, tức là ngộ tông 
chỉ thiền pháp. Lại: (Thiển sư Hoằng 
Nhân) bảo các môn đồ, mỗi người tự làm 
một bài kệ trình lên, nếu Tổ thấy ngộ được 
tông chỉ thiên pháp sẽ giao cho y pháp, 
vâng mệnh là Tổ đời thứ sảu.« 


ĐÀM CHÁ TỰ :š 3% 3 

Chùa ở lưng chừng núi Đàm Chá, khu vực 
Môn Đầu Câu, thành phố Bắc Kinh, Trung 
Quốc, bởi phía sau chùa có đầm rồng, 
trong núi có cây chá nên có tên này. Được 
xây cất vào đời Tấn, ban đầu gọi là »Gia 
Phúc Tự«, là tự viện có sớm nhất ở Bắc 
Kinh. Ngạn ngữ nói: »Irước có chùa Đàm 
Chá, sau có thành U Châu«. Đời Đường 
gọi là »Long Tuyển Tự«, đời Kim gọi là 
»Vạn Thọ Tự«, niên hiệu Thiên Thuận thứ 


101 


ĐÀM CHIẾU # F# 





I (1457) đời Minh lại gọi là »G1a Phúc 
Tự«, niên hiệu Khang Hy thứ 31 (1692) 
đời Thanh vua ban cho tấm biển »Tụ Vân 
Thiền Tự«. Trải qua nhiều thời đại đều có 
xây cất lại, hiện còn là những kiến trúc vào 
đời Minh Thanh. Chùa chia làm ba lộ trung 
đông tây. Trung lộ có Bài lâu, Sơn môn, 
thiên vương điện, Đại hùng bảo điện, Ty lô 
các. Đông lộ có Phương trượng viện,Diên 
thanh các, Vạn tuế cung, Thái hậu cung. 
Tây lộ có Lăng nghiêm đản, Giới đản, 
Quán Âm điện. Trong chùa mái ngói xanh, 
lan can đỏ, rừng trúc xanh tươi, suối trong 
róc rách, u nhã khác thường, phong cách 
thuần phác cổ xưa đặc biệt. Ngoài chùa có 
tháp viện chia làm hai chỗ trên dưới, tổng 
cộng có 72 ngôi tháp các đời Kim, 
Nguyên, Minh, Thanh, lung linh nhiều 
hình dáng, là hiện vật quý báu để nghiên 
cứu Phật giáo và kiến trúc cô. 


ĐÀM CHIẾU #' ƒ# 

Thiền tăng đời Đường, là học trò giỏi của 
Thiền sư Nam Tuyền Phố Nguyện, ở chùa 
Bạch Mã, Kinh Nam, Trung Quốc. Người 
đời gọi sư là »Bạch Mã Thiền sư«. 


ĐÀM DĨNH # 3# (989-1060) 

Thiền tăng đời Tống, họ Khâu, hiệu Đạt 
Quán, người xứ Hàng Châu, Trung Quốc; 
nối pháp Thiền sư Cốc Án Uấn Thông, 
tông Lâm Tế. Sư trụ chùa Long Du ở Kim 
Sơn. 


ĐÀM HOA #' # (1103-1163) 

Thiền tăng đời Tống, họ Giang, tự Ứng 
Am, người xứ Tô Châu (nay là huyện Kỳ 
Xuân, tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc, có thuyết 
nói là huyện Huỳnh Mai (nay thuộc tỉnh 
Hồ Bắc), nối pháp Thiền sư Hỗ Khâu 


Thiệu Long, tông Lâm Tế. 


ĐÀM HOA ĐẠO NHÂN # # :ắ ^. 
Thiền tăng đời Thanh, tên Tính Độn, tự 
xưng »Đàm Hoa Đạo Nhân«. X. Tính Độn. 


ĐÀM HÚC # ?e (1371-1437) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lâm, tự Đán Sơ, 
hiệu Nhật Am, người xứ An Cố (nay thuộc 
huyện Thụy An, tỉnh Chiết Giang) Trung 
Quốc; tham học với Thiền sư Kính Trung. 
Sư trụ chùa Diên Khánh, Tô Châu. 


ĐÀM KHÔNG # 

Thiền tăng đời Đường, người xứ U Châu 
(nay là Bắc Kinh) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền. Người đời 
gọi sư là »U Châu Không«. 


ĐÀM MẬT #' # (1116-1184) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lô, hiệu Hỗn 
Nguyên, người xứ Thiên Thai (nay thuộc 
tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Hối Cơ Di Quang, tông Lâm Tế. 
Tác phẩm: Hốn Nguyên Mật Hòa thượng 
Ngữ Yếu l quyên. 


ĐÀM NGẠC #' # (1285-1373) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Vương, tự Vô 
Mộng, hiệu Tây Am, Mộng Đường, người 
xứ Từ Khê (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Nguyên 
Tâu Hạnh Đoan, tông Lâm Tế. Tác phâm: 
Ngữ lục, Thị tập và Lục Học Tăng truyện. 


ĐÀM PHƯƠNG # 2 
Thiền tăng đời Nguyên, hiệu Thủ Trung. 
X. Thủ Trung. 


ĐÀM TẠNG # ZÄ (758-827) 
Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 


102 


ĐÁM CHIẾT JỆ ÿï 





Thạch Đầu Hy Thiên. Sư trụ Tây Viên 
Tình xá. 


ĐÀM TẮC #' # (1311-1393) 

Thiền tăng đời Minh, người xứ Nam Hải 
(nay thuộc tỉnh Quảng Châu) Trung Quốc, 
tham học với Thiền sư Nguyên Tâu Hạnh 
Đoan. Minh Thái Tổ ban cho sư hiệu 
»Hoằng Giáo Đại Triệt Thiền sư« 


ĐÀM TÂN VĂN TẬP ‡# ‡ * £ 

Luận nghị, 19 quyền, do Khế Tung soạn 
vào đời Tống được xếp vào »Tứ Bộ Tùng 
San« và Đại Chính Tạng tập 52, trang 646. 
Đàm Tân (nay là huyện Đẳng tỉnh Quảng 
Tây) là sinh quán của ngài Khế Tung nên 
lấy đó làm tên của Văn Tập. Tác giả tỉnh 
thông cả Phật lẫn Nho nên phản bác lại 
luận thuyết bài xích Phật giáo của hạng 
Nho gia đương thời, đề xướng học thuyết 
Nho Phật nhất trí, có ảnh hưởng rất lớn đối 
với đời sau. Quyên 1-3: Phụ giáo thiên. 

Quyền 4: Hoàng cực luận và Trung dung 
giải. Quyển 5-7: 40 thiên Luận nguyên. 
Đứng trên lập trường Phật giáo, tác giả 
luận về lễ nhạc, tứ đoan, nhân hiếu... của 
Nho gia. Quyền 8: 6 thiên viết linh tỉnh và 
thư từ. Quyền 9,10: Thu thập thư từ của 
Hoàng đế Nhân Tông. Quyền 11: Thu thập 
23 thiên về bài tựa của »Lục Tổ Pháp Bảo 
Ký Tự«. Quyên 12: Ghi lại những văn bia 
kỷ niệm. Quyền 13: Thu thập 7 thiên bi ký 
minh biểu từ và 12 thiên bình luận về tựa 
sách cùng tán truyện. Quyền 14-16: Có đầu 
đề là »Phi Hàn«, tức phản bác lại luận 
thuyết bài xích Phật giáo của các vị như: 
Hàn Dũ... Quyền 17, 1§: 129 bài thơ Cổ 
luật. Quyền 19: Thu thập thơ văn của các 
thiền sư như: Thạch Môn, Huệ Hồng... 


ĐÀM THẠNH #': š. (782-841) 

Thiền tăng đời Đường, họ Vương, người 
xứ Chung Lăng (nay thuộc phía tây bắc 
huyện Tiến Hiền, tỉnh Giang Tây) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Dược Sơn Duy 
Nghiễm. Sư trụ núi Vân Nham ở Đàm 
Châu (nay là huyện Trường Sa, tỉnh Hồ 
Nam). Thụy hiệu »Vô Trụ Đại Sư«. 


ĐÀM THỌ #' #‡ (1785-1865) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Đinh, tự Hương 
Sơ, người xứ Hương Sơn (Trung Sơn, 
Quảng Đông) Trung Quốc. Nối pháp Thiền 
sư Nhạn Hoàng Đại Hàm, đời thứ 39 hệ 
Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Hải Trảng, 
Quảng Châu. Sư là họa tăng nồi tiếng phái 
Lĩnh Nam. 


ĐẢM BẢN HÁN ‡## #4 3 

Đồ cố chấp. Chỉ người đàn ông lưng mang 
bảng cây. Gã chỉ thấy trước mắt mà chẳng 
thấy hai bên, nên Thiền tông thường dùng 
để tỉ dụ người có kiến giải thiên chấp, 
chăng dung thông được toàn thể. Ngữ 
Đăng Hội Nguyên q. 4 ghi: »ãï ®#| ® V Bi 
ññ]: HH J# j #? HH: Bị ý Z. Bữ 
H: #È ‡š ñ # Bí . 4 2K lễ Xl fE 
H#? H: f#‡ Ở # BidL HE? Hữ 
H: 8š 3# # ý lệ,  J Z#. 3X & 
}§ W“ È#.. — Thiên sư Triệu Châu Tùng 
Thâm hỏi vị tăng mới đến tham vấn răng: 
Từ đâu đến? Đáp: Từ phương nam đến. Sư 
nói: Phật pháp đêu ở tại phương nam, ông 
đến đây làm gì? Tăng nói: Phật pháp há 
có nam bắc sao! Sư bảo: Dù cho ông từ 
Vân Phong, Vân Cư đến, cũng chỉ là đồ cô 
chắp« 










































































ĐẢM CHIẾT ƒ§ 3ƒ 
Sợ đến vỡ mật. Thư gởi Lân Thủ toạ ở 


193 


ĐẢM ĐƯƠNG Ÿ# 2£ (1593-1673) 





Định Thuỷ trong MANL ghi: »— EỆ — Í§ 
JR. — JÑ — 3 t. 4  HỊ E lẾ 
Bml. 7R đí H ff  ñN. fh ‡H lú ở l 
JR ‹s Bề 2k lÑ Z lễ Đi . — Đánh một gây 
hẳn một vết sẹo, tát một tát in cả bàn tay. 
Không phải cơ quan hướng thượng cũng 
chẳng phải diệu quyết riêng truyền. Phật 
Tổ thấy liền nhíu mày, tà ma ngoại đạo 
nghe liền vỡ mật.« 



































ĐẢM ĐƯƠNG ## # (1593-1673) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Đường, tên Thái, 
tự Đại LaI, người xứ Tấn Ninh (nay thuộc 
tỉnh Vân Nam) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Trạm Nhiên, tông Lâm TẾ. Tác 
phâm: 7w Viên tập, Quyết Am tập, Niêm 
Hoa Tụng Bách Vận. 


ĐẢM PHẬT BÀNG GIA TẤU ‡# 3} 
! # & 

Gánh Phật chạy sang nhà láng giềng. Chỉ 
tăng hành cước chưa ngộ đi đến các nơi 
tham học cầu Phật. Đây là lời nói hàm ý 
châm biếm. Bởi vì Thiền tông cho rằng 
»Tự Tâm là Phật« mà phần đông tăng sĩ lại 
chăng ngộ lý này, bôn ba chạy tìm Phật ở 
các nơi. Tiết Trường Khánh Đại An Thiền 
sư trong NĐHN q. 4 ghi: »ï# ñ# Ñ #—# 2 
Z% (C4: ÄÀ # Mã HÚ H #ñ ). 3X 
Ðf? #í ÑXÍEfU. l¿ H EfÐ#. 
lễ Đhii  Ac - lỊ 5 Bồ Ê Bá ñZ TH 
4l. f[ Hỹ ‡ †H IỆ % ! — Các ngươi 
cùng đến với An (An: Thiên sư Đại An tự 
xưng) để tìm cái gì? Nếu muốn làm Phật 
thì các ngươi tự là Phái. Côn như gảnh 
Phật chạy sang nhà láng giảng, giống: hệt 
nhự con nai khát đuổi theo sóng năng, 
chừng nào mới được tương ưng!« 



































TP 











ĐẢM TUYẾT ĐIỀN TỈNH ‡£ # ‡š 


+ 

Xúc tuyết lấp giếng. Tỷ dụ lời nói và việc 
làm chăng hợp tình lý, ngu muội, luống 
công. Tiết Tịnh Nhân Kế Thành Thiền sư 
trong NĐNN q. 12 ghi: » [- 3£ , ## 3} lở 















































‡h ft  Z  H: = TH ñễ ÍÈ #E ïš 
MẸ. jã ìk ññ Á #t {L8 . 3Š XE lỊ LH 
fl it bt X6. ã % Ñấ1 H‹ HH El: 
Ù) lá ER J# 2R fÈv 2K 1H ÿÃã Sỉ BỊ 7F , 
Ø ?íỉ #t Á. thị flỦ 2 H ñ ìx ñã À th 























3Á s — Sư thượng đường, cử công án Phần 
Dương gio gậy dạy chúng: ›Ba đời chư 
Phật đêu ở chỗ này, vì các ngươi không có 
mắt đề thấy nên chạy đến cây gậy của sơn 
tăng. Vốn không có việc lại sinh ra lắm 
việc. Sự nói: Phần Dương dạy chúng thể 
ấy giống như xúc tuyết lấp giếng, không 
coi ai ra chỉ. Hôm nay sơn tăng (Kế Thành 
tự xưng) vì các ngươi mà mở miệng.« 


ĐẠM CƯ ? £É 
Hiệu của Thiền tăng Pháp Khải đời Minh. 
X. Pháp Khải. 


ĐẠM CƯ TỬ ;š £# #7 
Hiệu của Thiền tăng Chí Nhân đời cuối 
Nguyên đầu Minh. X. Chí Nhân. 


ĐẠM ĐƯỜNG ;§ # 
Hiệu của Thiền tăng Đức Bằng đời Tống. 
X. Đức Bằng. 


ĐAN HÀ TỬ THUẦN THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC # & ƒ 3# # í ?# $ 

Còn gọi: Tùy Châu Đại Hồng Sơn Thuần 
Thiển sư ngữ lục; Diệu Tục Đại Sư ngữ 
lục. Ngữ lục, 2 quyền, do Đan Hà Tử 
Thuần soạn vào đời Tống, Khánh Dự khảo 
đính, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 124, 
trang 486. Quyền thượng là ngữ lục của Sư 


194 


ĐÀN KINH i# £@ 





ở núi Đại Hồng I quyền, do người cháu 
đời thứ 13 là Đại Dung Phạm Thanh sao 
chép. Nội dung bao gồm: Pháp ngữ thượng 
đường, các bài chân tán. Quyền hạ biên tập 
thêm ngần ấy pháp ngữ thượng đường, cử 
cô cho đến các bài tụng cổ của sư về cơ 
duyên ngữ cú của các vị: Thanh Nguyên, 
Dược Sơn, Đạo Ngô, Vân Nham, Động 
Sơn, Tào Sơn, Huyền Sa, Đầu Tử, Đạo 
Giai. 


ĐAN TIÊU ĐỘC BỘ # # 38 # 

Một mình bước đi tự tại giữa hư không. 
Chỉ cho cảnh giới siêu thoát, tự do sau khi 
đã ngộ Thiền. Bích Nham lục q. 1 ghi: »SŸ 
#f ll ìL B 3£ J IX 4 #d . lỗ H§ tữ ft: 
WX 2®. IỊ 3š ® Hữ f# 4v nj Đ7} 
Hị lM/P. TÍN 2ï ÍE lễ Íf£.v — ®#7N + 
B) . — Tuyết Đậu nói: ›Gió xuân nhẹ lướt 
Giang Nam, Đa Đa ríu rít trong lùm hoa 
xinh.‹ Từ chỗ này lãnh hội mới có thể rảo 
bước tự tại. Nếu ông khởi ý thức phân biệt 
để tìm hiểu thì cho ông mò đến ba đời sáu 
mươi kiếp« . 


























ĐÀN KINH 3 ## 

Kinh, I1 quyền, do Lục tô Huệ Năng thuyết, 
nên còn gọi là »/⁄c 7: ồ Đàn Kinh«. Lúc 
Lục tô Huệ Năng ở chùa Bảo Lâm, Tào 
Khê có Thứ sử Thiều Châu là Vi Cừ thỉnh 
ngài vào chùa Đại Phạm để diễn giảng 
pháp Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật. Bài giảng 
của Huệ Năng được đệ tử của ngài là Pháp 
Hải ghi lại thành sách, về sau gọi là Đản 
Kinh. Trải qua nhiều lần sửa chữa thêm 
thắt, xuất hiện hơn 10 bản khác nhau, 
nhưng đại khái có thể phân làm 4 bản quan 
trọng hơn cả: 

1. Bản Đôn Hoàng, gọi đủ là Nam Tổng 
Đốn Giáo Tối Thượng Đại Thừa Ma-ha 


Bát-nhã Ba-la-mật Kinh Lục Tổ Huệ Năng 
Đại Sư Vu Thiêu Châu Đại Phạm Tự Thí 
Pháp Đàn Kinh. Gồm có 57 tiết, chẳng 
chia phâm mục, chữ nghĩa chất phác, được 
xem là bản có sớm nhất. 

2. Bản của Huệ Hân, tên Lực Tổ Đàn Kinh, 
chia làm 2 quyền thượng và hạ, gồm II 
môn, khoảng hơn 14.000 chữ, ít hơn bản 
Đôn Hoàng I.000 chữ. 

Bài tựa của Huệ Hân viết: »Bản xưa văn 
rườm rà được đệ tử xem qua, trước vui sau 
chán«. Có thê thấy rằng bản này đã được 
lược bớt chút ít. 

3. Bản của Khế Tung, gọi đủ là 1e T7: ổ Đại 
Sự Pháp Bảo Đàn Kinh Tào Khê Nguyên 
Bản, gọi tắt là Tào Khê Nguyên Bản, gồm 
1 quyền, 10 phâm, hơn 20.000 chữ, do sư 
Khế Tung biên sửa lại vào khoảng niên 
hiệu Chí Hòa (1054-1056) đời Tống. 

4. Bản của Tông Bảo, gọi đủ là 1c Tổ Đại 
Sư Pháp Bảo Đàn Kinh, 1 quyền, 10 phâm, 
hơn 20.000 chữ, do sư Tông Bảo biên tập 
lạ vào niên hiệu Chí Nguyên thứ 28 
(1291) đời Nguyên, đây là bản thường thấy 
lưu hành, được xếp vào Đại Chính Tạng 
tập 48 trang 845. Các bản ở trên không ghi 
chép trung thực về lời giảng ban đầu của 
Tổ Huệ Năng mà có sự trộn lần, sửa đôi về 
cuộc đời của Tổ cho đến những lý giải về 
Thiền tông. Nội dung chủ yếu của Đàn 
Kính bản Đôn Hoàng, đại khái chia làm 3 
phần: 

— Phần I: Thuật lại quá trình Ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn trao truyền y pháp cho Huệ 
Năng. 

— Phần II: Huệ Năng giảng pháp cho đệ 
tử và các lời ứng đối của Ngài với người 
hỏi pháp. 

— Phần III: Những lời dặn dò đệ tử trước 
khi Tổ Huệ Năng thị tịch. 


195 


ĐÀN VIỆT jš # 





Kinh này nói về pháp Ma-ha Bát-nhã và 
phát triển thành Đốn giáo »Nhất siêu trực 
nhập«. Đem lý luận »Vô niệm«, »Vô 
tướng« và »Vô trụ« trong Kinh Kim Cang 
kết hợp lại, rồi đề xướng »Vô niệm là 
tông«, »Vô tướng là thể«, và »Vô trụ là 
bản«, làm phương pháp thực tu của Thiền 
tông. Lại có cách giải thích mới về thiền 
định: »Ngoài lìa các tướng là thiền, trong 
không loạn là định«, tức là chỉ cần đạt đến 
vô niệm thì chính đó là thiền định. 

Tóm lại Thiền tông sau Lục tổ Huệ Năng 
phát triển rất nhiều tư tưởng đặc sắc, như: 
Tự tính cụ túc, Kiến tính thành Phật, Tự 
tâm đốn ngộ, Trực chỉ nhân tâm, và đều 
phản ánh ở trong Đàn Kinh. Có thể nói 
Đàn Kinh đặt nền tảng cho sự phát triển 
của Thiền tông Nam Tông. 


ĐÀN VIỆT 3š 34 

Thí chủ. Từ dịch âm tiếng Phạn Dãnapati. 

tiệt Giác ái Si lục q. 1 ghi: »ï| từ # 
BH HỊ J| lf ft TH #:. 4ã Ấx 

Đàn việt hồ Động Đình tranh nhau với 

chuyên sứ (tỉnh) Minh Châu rồi bời chẳng 

dựt«. 

















° 


ĐÀN XẢ THÍ 3ð ‡‡ 3, 

Bồ thí của cải vật chất cho người. Chương 
Bồ-đê-đạt-ma lược biện Đại thừa nhập đạo 
tứ hạnh trong CĐTĐL q. 30 ghi: »ì* fl Ít 
J##. ⁄*  fấì M,. Í7 Ri Hà }l lò "N: 
HỊ; — Pháp thể vốn không keo kiệt, cho 
nên thân mạng của cải thực hành việc bố 
thí, tâm không xẻn tiếc«. 


ĐÁN QUÁ LIÊU # :8 # 

Phòng để cho các vị tăng hành cước tối 
đến ngủ trọ sáng lại ra đi. Các vị tăng du 
phương đến mỗi chùa, trước hết vào Đán 


















































quá liêu rồi mới lên chào vị Trụ trì. Theo 
PQĐTTĐ của nhóm Từ DI. 


ĐÁN QUÁ TĂNG # :8 4# 
VỊ tăng ở trọ qua đêm, tức chỉ cho các vị 
Thiên tăng hành cước. 


ĐÂN #8 (k. ng) 

1. Chỉ, chỉ cần. Phó từ đặt ở đầu câu biểu 
thị phạm vi được hạn định. Phẩm Hành Do 
trong Đàn kinh, bản của Tông Bảo ghi: »ÃÃ 
A ? 4 (CñÑ ñE ) Ä 4. R lí 
ñữ. ñE M 2È. l ®Ê® XE. ÙÌ # ã 
44x Wj 3M BẺ Ƒ] RỊ 3ä} El: {H H jỊ iŠ 
3% s — Bọn thợ săn thường bảo Huệ Năng 
tôi giữ lưới, mỗi khi thấy câm thú lọt vào 
tôi đu thả ra hết. Tới bữa ăn, tôi gởi rau 
trong nồi thịt, có người hỏi thì tôi trả lời: 
Chỉ ăn rau luộc bên cạnh thịt mà thôi«. 
Đoạn Té Tâm Yếu ghi: »ÑÄ {H ÿ* N. !8 Bị 
jã JR đi. H #4 #t *. — Ngươi chỉ cần 
ở hai cực biên tình phàm lượng thánh sạch 
hết thì tự nhiên không có vọng.« 

2. Cứ... đi! Nữa đi! Trợ từ đặt ở đầu câu 
biểu thị ngữ khí yêu cầu. Lâm TẾ ngữ lục 



































































































































ghi: »#ï 8š fï f[ fí ñJ †R 2g Ñ . Hị 
Ä: Bi 0385007 gitïi: jủ 1T J# 
#t. HH 2: ñt f 7Ä # 3 j. #* 
TT: ÍH S3. BÚ s: ÑW ÀU DỊ 








2s — Phong hỏi: Hoàng Bá có chỉ dạy 
cho người ta lời gì? Sư đáp: Hoàng Bá 
không có dạy lời nào. Phong hỏi: Vì sao 
lại không? Sư thưa: Giả sử có cũng không 
chỗ đề kế? Phong bảo: Cứ kể ra đi! Sư 
đáp: Một mũi tên bay qua Ấn Độ«. 

Lâm Tế ngữ lục ghi: »|l] ầñ †E J# 7E? 
z3: 3 HỊã #5 4“. jI Mú fl ÌT › 
3H S*®#g. WRz=: HEzÏïÏ. 
HH M 2+ lñ]Ậ. ðt Öš M †[ s - Thủ tọa 


nói: Ngươi hỏi thể nào? Sư nói: Con hỏi 










































































106 


ĐÁNH MÔN CHÍNH NHÃN TR Ƒ] ¡E ñR 





chưa dứt lời, Hòa thượng đánh con liễn. 
Con không hiểu nối? Thủ tọa nói: Đi hỏi 
nữa đi! Sư lại đi hỏi và bị Hoàng Bá đánh 
nữa«. 


ĐÃN HÁCH # 3j 

Sáng rực rỡ, lấp lánh. Nhân thấy bài Ngoạn 
Châu Ngâm của cổ đức liền làm Ngoạn 
Châu Ca trong Phần Dương ngữ lục ghi: 
ÑÑ 3 HỆ HỆ H Tñ ỨẸ 

gì À, 2P ñHR đế ĐỀ ŸE 

lố ïv íH HH ÌH 
La nh... 
%/ hủ li X 
{H Jị 8i 3i Ẩñ Hế rh 
Rộng rãi, Tí xảo hạt châu này 
Người ngu chẳng biết ở Phật tính 











tu 


























3 IE BE ãấ š 











Thật tròn trặn, rất trong suốt 

Hiển thánh xưa nay đều mân mê 
Bốn hướng tám mặt hiện linh quang 
Lắp lánh, rờ rỡ không nặng nhẹ. 


ĐẤN MẠC 4s # (k. ng) 

Xin đừng. Biểu thị ngữ khí khuyên răn. 
Hoàng Bá Thiên sư Truyền Tâm Pháp Yếu 
ghi: »ỳ4 ®‡ H Í7 f 4£. — Đ ñ 
äB. 1H # # ffÍ Ñ Èš‹ - Mỗi ngày ” 
trong lúc đi, đứng nằm ngôi, tất cả lời nói, 
xin ông đừng dính mắc vào pháp hữu vi« 























ĐẤN THỊ 4s # (k. ng) 

Phàm là, phàm, tất cả. Ngữ Chỉ Dư trong 
Cổ Tôn Túc ngữ lục q. 2 ghi: »{H #2 —- Fš 
— UV, # lẻ — Íh . — Phàm một vọng 
niệm, một sự vật đêu là một vị Phật«. 


ĐẤN...THỦ43..... ƒt(k.ng) 

Hãy... đi. Biểu thị ngữ khí cầu khiến. Tông 
Môn Võ Khó ghi: »Èï Rš v 1H lh] R 8 *{ 
4 Hị.. — Thủ tọa, hãy tham cứu mùi khai 























ấy đil« 


ĐẢNG LÝ BẤT ĐẢNG TÌNH # # 
Nghĩa đen là trụ nơi lý chứ chăng theo 
nhân tình; nghĩa mở rộng là nương nơi 
pháp mà quên đi cái tình của con người. 













































































Tắc 67, Bích Keo đục (Đại 48, 197 
thượng) ghi: »%# ÿ# 7# se. %x +: ñ8 ®% 
BỊ #. + + ÍB Ps Œ&— 
tF. F88. mn®#f@. ñ Ấ 
lñ|: BÉ F lã #? J# (lí EÍ + Äế l7. Hó 
Mũ %® In 2E. 1H kƒ ER— -T KỆ) fl 2: 

2đ # (H lễ ñP) ãš 2 +: 4L ñ8 @ế 
3l. — Lương Võ Để thỉnh Phó đại sĩ 


giảng Kinh Kim Cang, Đại sĩ đang ở trên 
tòa dùng cây: thước (Thủ xích) vô xuỐng 
bàn một cái rồi bước xuống tòa. Võ Đề rất 
ngạc nhiên. Ngài Chí Công hỏi: Bệ hạ hiểu 
chăng? (Bênh lý chẳng bênh tình, cánh tay 
không thể co ra ngoài cũng đáng cho 30 
gây!). Vua đáp: Chẳng hiểu! (Đáng tiếc) 
Chí Công nói: Đại sĩ giảng kinh xong«. 


ĐẢNH ĐỚI TR # 
Kính lễ. 72o oảG Đại sư biệt truyện ghi: 














»ấx ( Tế 5Ã £S ) 2 Ñl BH đế PT f§ 24 Xe 
fl ñ  C‡8 3E Rứ ) ố Ä lữ ìš IR  # 

















Z . - Nhãn (chỉ Hoằng Nhẫn) Đại sư tức 
tương SỞ truyền ca sa phó Năng (chỉ Huệ 
Năng), Đại sư toại đảnh đới thọ chị. — Đại 
sư Hoằng Nhẫn bèn đem ca sa truyễn cho 
Huệ Năng, Sư liễn kinh lễ nhận lấy.« 


ĐẢNH MÔN CHÍNH NHÃN 1ã ? 
1E 

Còn gọi: Đảnh môn nhãn chính, đảnh môn 
cụ nhấn. Thiên thần Ma Hê Thủ La trong 
thần thoại Phật giáo có ba con mắt, ở giữa 
trán mọc một con mắt gọi là đảnh môn 


197 


ĐÁNH MÔN NHÃN TR Ƒ] lR 





nhãn, có thị lực thần kỳ. Trong thiền ngữ 
dùng từ này để chỉ cho ánh mắt trí huệ đặc 
biệt quan sát sự vật của người đã ngộ thiền, 
tức là pháp nhãn. Tiết Thượng Phong Bản 
Tài Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »hÄ 
Z 3í l# đu ff Í7. li Z #3 HỈ 7) 
À.› Íññ lái H IR Ƒ]IEHR. ÀA A Ãã 
1Á li †Ì . — Người nào thấy liền lập tức 
lãnh ngộ, kẻ nào nghe thì mình tâm kiến 
tính, mỗi người đều có pháp nhãn, có lá 
bùa linh trong tay.« 


















































ĐẢNH MÔN NHÃN Tã ?] ñ# 
Con mắt nằm dọc trên trán, giữa 2 chặn 
mày, tượng trưng cho trí huệ. Tắc 35, phân 
lời dẫn, Bích Nham lục ghi: »‡? 3Š TR 














Thích-ca-mâu-m1, là | trong 32 tướng của 
Phật. Tất cả trời và người đều không thể 
nhìn thấy đảnh tướng này. 

2. Trong nhà thiền gọi bức ảnh bán thân 
của Tổ sư là »Đảnh tướng«. Tổng Môn Võ 
Khó ghi: »fầ ñỤ JH| l] Ø 2 #| #i ñủ 
4 JH‹s — Từ Sư Xuyên cùng 












































3X. lu 
Phật Quả đến liêu Thư ký, thấy bức ảnh 
bán thân của Phát Quả«. 


ĐAO ĐAO 7 ” 

Còn viết JJ ‡JJ >_MJ MJ. (Chỉ người) nói lải 
nhải. (Chỉ vật) "tiếng kêu không dứt. Ván 
Môn quảng lục q. thượng ghi: »4 1U — 


jñiIH3. 5X RE 34, MU 7) 7). 




















# tr f#f z4? — Nếu nói được một lời khế 








f1. MW F . ftfE W 
ĐH Iý Àl.. — Nếu không phải là người trên 
trán có mắt, trong tay có lá bùa thì luôn bỏ 


lỡ việc trước mãt«. 



































Các Thánh Kinh gọi đó là con mắt Toàn 
Tr1, con mặt thứ ba, con mặt của thân 
ShIva, con mắt trực giác... 


ĐẢNH NINH Tñ [Ti ñ ] 

Đỉnh đầu. Tiết Dục Vương Giới Thầm 
Thiên sư trong NĐHN dq. 18 ghỉ: Ủ #fl 4 
3M JÑ§ (' ®#Ñ )). ti # *# ft ñH Ứ1. 
— Giẫm lên đỉnh đâu Thích-ca, gỗ trán 
thánh tăng.« 


























ĐẢNH PHONG Tã # 

Nhục kế (cục thịt hình búi tóc) nhô ra trên 
đỉnh đầu. Tiết Đan Hà Hòa thượng trong 
TĐT q. 4 ghi: »Hl 4 TR l£ 2š #Ä IíJ đủ. 
- Trên đầu sư bổng có cục thịt mọc vụn 
cao lên«. 



































ĐẢNH TƯỚNG Tã 3# 
I. Nhục kế trên đỉnh đầu của đức Phật 











hợp cũng còn là nhiều lối, hà huống lải 
nhải mãi có ích lợi gì?« 

Tiết Long Môn Thanh Viễn Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 19 ghi: »JJ JJ 4Ä Ñ Hỳ . 3 
ẤX 1X 4È — Ríu rít chim rừng kêu, mặc áo 
suốt đêm ngồi.« 





ĐAO ĐAO ĐÁT ĐÁT }ÿ }J ‡# ‡# 
Nhiều lời. Lải nhải. Tiết »Tuyết Phong Tư 
s Thiền sư« trong NĐHN dq. 16 ghi: »i[I 

2 lí H Hã  l# 3£. ÿJ ÿJ †H †H Hh. 
HH # LI {1 §Ù lí. Ä í ï ỦHl Rỹ #ế ¿ 
#— JlU 2 H. % tị 8 ấu. Z8 # Ãã 
#&ã.. 2P 3% 2 JÑ.. ƒê II 3Ã ÚM. — Hiện 
tại mỗi ngày đánh trồng thăng đường để 
lải nhải người hỏi miệng tợ máy dệt, 
người đáp lưỡi như sắm sét. Cứ như hôm 
nay huệ mạng Phật Tổ nguy như chỉ mành 
treo chuông, môn phong nhà thiền bấp 
bênh như trứng đề đầu đẳng«. 











ĐÀO HOA NGỘ ĐẠO 3t 3Ý 1# iá 
Thấy hoa đào liền ngộ đạo. Công án này 
được thấy nơi tiết Linh Vân Chí Cần Thiền 


108 


ĐẢO LÝ MÔN NGHÊNH ƒ§ï| j# Ƒ] ìúi 





HH 


sự trong NĐHN q. 4 như sau: »% Z xš 
tỈ HỊ . . . #ĐỊ f: 33 tHỊ. BỊ lử RE 
MÀU, ñ HE EF # #& # 
. # HỊ #4 # X it. H ý 
Bí lễ ` ® lu 2 f ® Š . 35 
ft. ăn H: ĐT TH. BR + #l 3. — Thiển 
sư Chí Cân ban đâu ở Quy Sơn, do thấy 
hoa đào mà ngộ đạo, có làm bài kệ: ›Ba 
mươi năm tìm trang kiếm khách, bao phen 
lá rụng lại đâm chỗi. Từ khi nhìn thấy hoa 
đào nở, cho đến hôm nay chẳng còn nghỉ.‹ 
Quy Sơn xem kệ, hỏi lại chỗ HgỘ của sư rồi 
cho rằng sư đã khế hợp.« Công án này 
phản ánh rõ tư tưởng nơi nơi đều có thiền, 
mọi việc đều là đạo. 


Ÿj) 














+ 
mm 




















»® 
la 


























tệ củ 























ĐÀO PHONG PHÓ HÁC + 3# 34t # 
Đứng núi này trông núi nọ. Nghĩa đen là 
bỏ đỉnh núi này để chạy đến hang núi khác, 
dụ cho hình thức tuy có thay đổi song nội 
dung thì giống nhau, và chưa buông bỏ 
được những gì cần buông bỏ. Tiết Hoa 
Tạng An Dân Thiền sư trong NĐHN q. 19 
ghỉ: »Ã ŸÏ ở 
# HH ấT › ¬"..= 
2 “2 3š ñH Jš 1l , 
X1 3 lệ #t Ã 3 jị 
Bễ 2ˆ. Ẩ#lJ N 7 ä] — 
ññq `Ƒ fñ.. MỸ #Ä 1 

5%. TH tị? CN: 
—  . - Mọi người bán hoa, ta bán 
tùng. Màu xanh chẳng bằng sắc đỏ hồng. 
Tỉnh ra quả chẳng hợp thời lắm. Chỉ bằng 
về vui với cỏ xanh. Nực cười người xưa nói 
thế ấy, rất giống đứng núi này trông núi 
nọ, tránh chết chìm lại gặp chết cháy. Đâu 
bằng tùy phận, đến bên cây cuốc dài 1,2m, 
tìm lấy một người nửa người. Mặc dù như 
thế, Bảo Ninh (là pháp hiệu của Thiển sư 






























































” 


























An Dán) nứa người cũng chăng cần. Vì 


sao? Giàu chê ngàn miệng hãy còn ít, 
nghèo hận một thân đã quá nhiêu«. 


ĐÁO GIA #| # 

Đến nhà, dụ chỉ tỏ ngộ tự tâm. Tiết Nghệ 
Ngôn trong NHỌL q. 29 ghi: »# X§ #4 †E 
Hù. 2U &Z #“lñíHùò. ÀAFlI 
MÍt #8. #l| 24 |! |H]. — Tham thiên cần 
ngộ tự tâm, niệm Phật cũng cần ngộ tự 
tâm, vào cửa tuy khác, đến nhà thì giống 
nhau«. 





ĐẢO DỤNG HOÀNH NIÊM #| 
3 +h 

Tùy ý nói ra một cách tự tại, không chịu 
bất cứ một sự câu thúc nào; phần lớn chỉ 
cho thủ đoạn tiếp dẫn người học của các 
thiền sư cao minh, không bó buộc bởi một 
cách thức nào mà vẫn khế hợp với thiền 
chỉ. Mật Am ngữ lục ghi: »E 1È # MỊ lR 
24 HH. bú jế 2} HỊ. ÍT7 Jjể lã f{. RỊ 





















































{[ DÍ f#| HỊ lá ]h.. f3 X #ã lý Hã lú {6 
“BE. Eƒ Hồ Èš 44 Hồ. — Tự mình chẳng 





phải là bậc tông sư mắt sáng, chỗ thấy rõ 
ràng, chỗ bước đi thật sự vững chắc thì 
làm sao có thể tùy ý nói ra một cách tự tại, 
được đại tổng trì, rèn đúc kẻ hậu học đều 
trở thành pháp khí?«. 


ĐẢO LÝ MÔN NGHÊNH #| & ?3 
‡t 

Vì gấp rút ra cửa để tiếp khách nên xỏ 
ngược dép. Mát Am ngữ lục ghi: »Lý thị 
lang nhập sơn, thượng đường: 

MH fã lạ 1V 7š flll xế 

tí N W HÀ sỹ 4K 
f| ñẻ [”] 3 bã 2Š II 

3 đt ME #‡ 1e JR (R 

U câm táo phá Na-già định 


P==) 



































" 





._ Tiện kiến Văn tỉnh nhập tự lai 


199 


ĐÁO NHẤT THUYẾT #j — 32 





Đảo lý môn nghênh khai tiếu diện 
Lâm tuyên đâu giác khởi phong lôi«. 
»Lÿý thị lang vào núi, thượng đường: 
Chim kêu khuấy phá Na-già định 
Liên thấy Văn tỉnh đến cửa thiển 

Xỏ ngược đép ra cười rạng mặt 
Suối rừng bắt chọt nỗi sắm rên«. 


ĐẢO NHẤT THUYẾT #] — #è 

Lời nói ngược. Chỉ cho đức Thích Tôn 
thuyết pháp 49 năm, kỳ thật không có nói 
một chữ. Tắc 15, Bích Nham lục (Vạn Tục 
117, 144 thượng) ghi: »‡*#t [l] # Ï']: 4 j# 
H ñf lế. 7N ]ÈE H ñÚ 3í lý #m fJ? Ƒ] 
3: lR| — ñl v — Công án: Tăng hỏi ngài 
Vân Môn: Chẳng phải là cơ trước mái, 
cũng chăng phải sự việc trước mắt là như 
thế nào? Vân Môn đáp: Lời nói ngược«. 





ĐẢO THOÁI TAM THIÊN #| ‡É £ 
SE 


Còn gọi: Thoái đảo tam thiên. Thôi lui ba 
ngàn đặm. Thiền tông mượn từ này làm 
thuật ngữ để chỉ cho cơ phong bén nhạy 
của bậc thầy, người học sợ, chăng dám 
đương đầu và bỏ chạy. Phần Thùy thị của 
tắc 85, Bích Nham lục q. 9 (Đại 48, 210 
trung) ghi: »4* ẾỊ X Ƒ ÀA tí Z. Èïí ƒf# 
# H4 Jẩ. fỊ3B = TH, RE 3M f 
3 So — Tự dưng làm liu lưỡi mọi người 
trong thiên hạ khiến họ không nói được và 
thối lui ba ngàn dặm, là phong thái của 
Thiên tăng«. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ 
DI. 





























ĐẠO AN : + 

1. Thiền tăng đời Minh (1340-1416), nối 
pháp Thiền sư Tùng Ấn Nhiên, tông Lâm 
Tế. 

2. Thiền tăng đời Thanh (1617-1688), họ 


Hồ, người xứ Tấn Giang (nay thuộc tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Vĩnh Giác. Sư có ngữ lục lưu hành ở đời. 
3. Tăng nhân hiện đại (1907-1977), người 
xứ Kỳ Dương, Hồ Nam, Trung Quốc. Sư 
lần lượt trụ trì các chùa: Chúc Thánh, Phần 
Sơn, Thiện Đạo, Huyền Trang. Tác phâm: 
Trung Quản Sử Luận Cập Kỳ Triết Học, 
Càn Khôn Vạn Cổ Nhất Hoàn Nhân, Nhị 
Lực Thất Văn tập. 


ĐẠO ẨN :š lš 

1. Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền 
sư Tử Lăng Khuông Nhất, tông Tào Động. 

2. Thiền tăng đời Nguyên, hiệu Linh Sơn, 
người Hàng Châu, nối pháp Thiền sư 
Tuyết Nham Tổ Khâm, tông Lâm Tế, phái 
Dương Kỳ. 


ĐẠO BÀ :š # 

Từ dùng để gọi các tăng nhân phái nữ, Sư 
cô. Tiết »Vong danh Đạo bà« trong NĐHN 
q. 6 ghi: »ïñi !M| ðR 1É 34. #í 3M †TI ñã 
#4 1ñ.v 1£ M3 K Z II Y# #Il Mị äR F ? 
H] , — Sư cô họ Trần ở Ôn Châu, từng 
tham học với các bậc danh túc khắp nơi, 
sau ở nơi lời nói của Trưởng lão là Hòa 
thượng Sơn Tịnh mà phát mìỉnh«. 




















ĐẠO BÁI ‡# Ÿ (1615-1702) 

Thiên tăng đời Thanh, họ Đinh, tự Vi Lâm, 
hiệu Lữ Bạc, Phi Gia Tâu, người xứ Kiến 
An (nay là huyện Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Vĩnh Giác 
Nguyên Hiền, tông Tào Động. Tác phẩm: 
Nhán Vương Bát-nhã Kinh Họp Sớ 3 
quyên, #oa Nghiêm Kinh Sớ Luận Toản 
Yếu 120 quyên, Lữ Bạc Am Cảo 4 quyên, 
Thiên Hải Thập Trân I quyên, Vi Lâm Đạo 
Bái Thiển sư Binh Phát ngữ lục 2 quyền. 


200 


ĐẠO DƯ LỤC ìš 4 $# 





ĐẠO BÌNH :# -Ƒ (-1127) 

Thiền tăng đời Tống, họ Hứa, hiệu Phổ 
Dung, người xứ Tiên Đô, nối pháp Thiền 
sư Đại Quy Mộ Triết, tông Lâm Tế. Sư trụ 
chùa Trí Hải ở Đông Kinh. 


ĐẠO CHÂN :š X (thế kỷ XVII) 
Thiền tăng đời Lê trung hưng, không rõ 
thuộc hệ phái nào tục danh Vũ Khắc Minh, 
người xã Gia Phúc, huyện Phúc Khê, Bắc 
Việt. Sư theo học với Hòa thượng Đạo 
Long, người xã Thạch Lỗi, huyện Đông 
Sơn, phủ Thiệu Thiên (nay thuộc tỉnh 
Thanh Hóa). Sư trụ trì chùa Pháp Vũ, cũng 
tên là chùa Thành Đạo, địa phương gọi là 
chùa Đậu (nay thuộc thôn Gia Phúc, xã 
Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà 
Sơn Bình). Sư còn để lại nhục thân được 
tôn thờ ở chùa Đậu. 


ĐẠO CHU šš 2ÿ (1585-1655) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Trịnh, tự Cô Hàng, người xứ 
Tấn Giang (nay thuộc tỉnh Phúc Kiến) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Nguyên 
Lai, tông Tào Động. 


ĐẠO CHƯƠNG :# # (1635-1734) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Có, tự Duyệt 
Phong, ban đầu tên Pháp Hiền, người xứ 
Tiền Đường (nay thuộc tỉnh Hàng Châu) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Nhật Bản 
Độc Trạm Tính Oánh. Tác phâm: Duyệt 
Phong Thiên sư ngữ lục 3 quyên. 


ĐẠO CỤ :šý #- 

Những đồ dùng mà người tu hành Phật đạo 
phải có đủ. Thông thường thì có 3 y, 6 vật, 
18 vật, I0I vật... cũng là vật mà tăng mì 
mang theo bên mình. Theo Sắc T Bách 


Trượng Thanh Quy q. hạ có nêu ra 13 món 
đạo cụ là: 

— Bay-Quần 

— Cây phất-Tọa cụ 

— Cây gậy-Chuỗi 

— Áo thiên sam- Tích trượng 

— Tịnh bình-Áo trực chuyết 

— Bát-Đãi lọc nuớc 

— Con dao 


ĐẠO CỰU : # 
Từ dùng để gọi bạn cũ trong nhà chùa. 
Như Tịnh ngữ lục ghi: »ãÄ. huyện # ^®. 


L3: .. . ! %X 2 Ẵ BỊ # # 
HÀ. lị ÿ& ? ?t§ ẤU Á[ s — Bạn cũ 


khắp nơi đến, sư thượng đường: ... Ôi! 
Mọi người múa loạn dưới gió xuân, sợ 
rụng hoa thơm bay bụi hông«. 


ĐẠO DIÊN :š z£ (?-922) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Lưu, người xứ 
Trường Lạc (nay thuộc tỉnh Phúc Kiến) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Tào Sơn 
Bản Tịch, tông Tào Động. Sư trụ Động 
Sơn, đời thứ 4. Thụy hiệu »Hồng Quả Đại 
Sư«. 


ĐẠO DŨNG :‡Š #* 

Thiền tăng đời Tống, tự Cổ Nguyệt, nối 
pháp Thiền sư Đồ Độc Trí Sách, tông Lâm 
Tế, phái Hoàng Long. Tác phâm: Tùng 
Lâm Thạnh Sự 2 quyên. 


ĐẠO DƯ LỤC :š 2 # 

Lục, I quyền, do Diêu Quảng Hiếu (tức 
Đạo Diễn) soạn vào đời Minh, được xếp 
vào »Hàm Phân Lâu Bí Cắp«. Mục đích và 
ý chính của sách này nhằm phản bác lại 
luận thuyết bài xích Phật giáo của Lý học 
đời Tống, tác giả cho rằng »Ðo không 


201 


ĐẠO ĐOAN l* ði 





nghiên cứu sách Phật nên chẳng biết chỗ 
uấn áo của Phật«. Tác giả đứng trên lập 
trường Hoa Nghiêm Tông, Thiền tông để 
triển khai phê bình các ông Trình Di, Trình 
Hạo và Chu Hy. 


ĐẠO ĐOAN :š 3 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Linh Ấn Thanh Tủng, tông Pháp Nhãn. Sư 
trụ viện Quang Hiếu ở Hàng Châu. 


ĐẠO ĐỘC :š 3Š (1600-1661) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lục, hiệu Tông 
Bảo, biệt danh Không Ấn, người xứ Nam 
Hải (nay là Quảng Châu) Trung Quốc, nồi 
pháp Thiền sư Bác Sơn Vô Dị Nguyên Lai. 
Sư trụ các chùa: Trường Khánh, Ứng Hồ, 
Giới Am, Hải Tràng. Tác phẩm: Trưởng 
Khánh Tông Bảo Đóc Thiên sư ngữ lục 6 
quyền. 


ĐẠO GIẢ :š # 

Người tu theo đạo Phật. VỀ sau, từ này 
được dùng để chỉ cho hành giả trong nhà 
Thiền hoặc những người vào chùa xin xuất 
gia nhưng chưa được cạo tóc. 


ĐẠO GIÁC :É # (1490-1568) 

Thiền tăng đời Minh, họ Trương, tự Thiên 
Chân, người xứ Kiến An (nay thuộc tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Cổ Âm, tông Lâm Tế. Sư trụ trì chùa Đầu 
Phong ở Kiến Ninh (nay thuộc tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc. 


ĐẠO GIAI :š 3# (1043-1118) 

Thiền tăng đời Tống, họ Thôi, người xứ 
Chiết Thủy (nay thuộc tỉnh Sơn Đông) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Đầu Tử 
Nghĩa Thanh. Tác phẩm: Phù Dung Đạo 


Giai Thiên sư ngữ yêu l quyền. 


ĐẠO GIẢN :š ñä (868-950) 

Thiền tăng đời cuối Đường đầu Ngũ Đại, 
họ Lô, người Ích Dương (nay là huyện 
Trác, tỉnh Hà Bắc), Trung Quốc. Sư nối 
pháp Thiền sư Đạo Ưng, thuộc tông Tào 
Động đời thứ 3, trụ Vân Cư kế thừa sự 
nghiệp của Thầy. 


ĐẠO GIAO ¿ý 

Căn lành của chúng sinh phát khởi gọi là 
Cơ. Tâm đại bi cảm lại gọi là Ứng. Cơ ứng 
tương xứng gọi là Đạo giao. Pháp Hoa 
Văn Cú Ký dq. I, thượng (Đại 34, 155 
thượng) ghi: »ïã fÈ 4 Z2.  # 4 
ft. Đệ JE 1H BÍ. HH IẾ 2E. — Chư 
Phật chẳng đến, chúng sinh chẳng đi, cơ 
ứng tương xứng nên gọi là đạo giao«. 


























ĐẠO GIỚI :š 1# 

Còn gọi: Đạo /hanh. Danh tiếng về đạo 
pháp của nhà thiền. »Bài minh viết trên 
tháp« của Phụ Cát Tất trong Mật Am ngữ 
lục quyên cuối ghi: »É1 J ìli J#f 3ã Hữ.. 
À ÄX 1E tị. — Từ đây danh tiếng đạo 
pháp của nhà thiển càng vang xa, trời 
người đêu tôn sùng«. 



































ĐẠO HẠNH šš 4ƒ 

1. Thiền tăng đời Lý (2-1115), thuộc thiền 
phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi đời thứ 12 tục danh 
Từ Lộ, người làng Yên Lãng, Bắc Việt 
Nam. Sư trụ trì chùa Thiên Phúc (chùa 
Thầy) ở núi Phật Tích (nay là núi Sài Sơn, 
huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Sơn Bình). 

Kệ thị tịch: 

ÄX 2 % 3l JE 2 Bũ 


yậ 











22 All BỊ ú đ 


lã #4 [1] À\ f4 #á 5ï 











202 


ĐẠO KHÂM !š #4 








tị li #át jÈ {E 2 Hị 
Thu lai bất báo nhạn lai quy 

Lãnh tiểu nhân gian tạm phát bi 
Vị báo môn nhân hưu luyến trước 
Cô sư kỷ độ tác kim sư. 

»Thu về chẳng hẹn nhạn cùng bay 
Cười lạt người đời luống xót vay 
Thôi! Hỡi môn đô đừng lưu luyễn 














Thây xưa mấy lượt hóa Thây nay«. 

2. Thiền tăng đời Đường (741-835), họ 
Mai, người xứ Cối Kê, Việt Châu (nay 
thuộc huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc, nối pháp Mã Tổ Đạo 
Nhất. 

3. Thiền tăng đời Đường (752-820), họ 
Dương, người xứ Quế Dương (nay thuộc 
tỉnh Hồ Nam) Trung Quốc, nối pháp Mã 
Tổ Đạo Nhất. 

4. Thiền tăng đời Tống (1089-1151), họ 
Diệp, người đời thường gọi »Tuyết 
Đường«, người xứ Kiền Châu (nay thuộc 
tỉnh Giang Tây) Trung Quốc, nối pháp 
thiền sư Phật Nhãn Thanh Viễn, tông Lâm 
Tế, phái Dương Kỳ. Tác phẩm: 7wyế 
Đường Hạnh Hòa thượng ngữ lục, Ì 
quyên, Tuyết Đường Hạnh Hòa thượng 
Thập Di lục, 1 quyên. 

5. Còn gọi: Đạo nghiệp. Chỉ cho sự tu 
hành Phật đạo. 


ĐẠO HẰNG :š 1# (2-991) 

Còn gọi: Đạo Thường. Thiền tăng đời 
Tống, họ Kha, người xứ Ngạc Châu nỗi 
pháp Thanh Lương Văn Ích, tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ núi Bách Trượng, Hồng Châu 
(nay là huyện Nam Xương, tỉnh GIang 
Tây) Trung Quốc. 


ĐẠO HÒA :š #z 
I. Thiền tăng đời Tống (1057-1124), họ 


Phan, người xứ Tiên Du (nay thuộc tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Thiện Bản, tông Vân Môn. 

2. Thiền tăng đời Thanh (1634-1707), họ 
Phương, tự Hát Thiền, hiệu Tại Điềm, 
người xứ Hải Trừng (nay thuộc tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Mộc 
Am Tính Oánh. Sư là người khai sáng 
chùa Thiện Phúc. 


ĐẠO HÓA :š 4t 

Giáo hóa bằng đạo pháp. Tiết Hoài 
Nhượng, đời thứ 1l dưới Đại Giám trong 
CTTNL ghi: »#t # lỊ Í. ZJ f# 











%4. íHW‡3f#, #fä1tỨ&,. đ#ằ #U 
XÃ đá v ÍE 2E 3M 1. - Từ đời ta trở về 


sau chớ truyền , này, chỉ dùng pháp 
truyền. Nếu truyễn y này thì nguy đến tính 

mạng của người được trao cho, nên chỉ 
giáo hóa bằng đạo pháp«. 


ĐẠO HƯNG :É # 

Thiền tăng đời Tống, vốn tên là Nguyên 
Tĩnh, về già đổi tên là »Đạo Hưng«‹. X. 
Nguyên Tĩnh. 


ĐẠO HY :š # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Phúc 
Châu, nối pháp Thiền sư Huyền Sa Sư Bị. 
Sư trụ viện Bạch Long nên người đời gọi 
sư là »Bạch Long Tổ Sư«. 


ĐẠO HY :š '$ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Bảo Phúc Tùng Triển. Sư trụ viện Báo Ân 
ở Chương Châu (nay là huyện Chương 
Phó, tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc. 


ĐẠO KHÂM ‡š # 
1. Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền 


203 


ĐẠO KHUÔNG )š E (ooo-o66) 





sư Chiêu Khánh Đạo Khuông. Sư trụ núi 
Hưng Dương ở Sính Châu (nay là huyện 
Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc. 

2. Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Thái 
Nguyên (nay thuộc tỉnh Sơn Tây), nối 
pháp Thiền sư Thanh Lương Văn Ích, tông 
Pháp Nhãn. Sư trụ chùa Thê Hiền ở Lô 
Sơn. X. Pháp Khâm. 


ĐẠO KHUÔNG :š E (900-966) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Lý, người xứ 
Hồ Châu (nay thuộc tỉnh Quảng Đông) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Huệ Lăng 
ở Tuyền Châu. 


ĐẠO KIÊN :# £# 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Pháp An, tông Pháp Nhãn. Sư trụ chùa Thê 
Hiền ở Lô Sơn. 


ĐẠO KIỂN :š š 

1. Thiền tăng đời Ngũ Đại (2-923), họ Lưu, 
người Phúc Châu, Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Thạch Sương Khánh Chư. Người 
đời gọi sư là »Cửu Phong Kiển« vì sư trụ 
Cửu Phong ở Thụy Châu. Thụy hiệu »Đại 
Giác Thiền sư«. 

2. Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Kê Sơn Chương, tông Tào Động. Sư trụ 
núi Song Tuyền, Tùy Châu (nay thuộc tỉnh 
Hồ Bắc), sau đời về viện Pháp Vân, An 
Châu (nay là huyện An Lục, tỉnh Hồ Bắc). 


ĐẠO KIỂU :#: ## (1298-1378) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Nguyệt 
Lâm Đạo Kiểu, vào niên hiệu Chí Trị thứ 2 
(1322) sang nhà Nguyên (Trung Quốc). 
Nối pháp Thiền sư Cổ Lâm Thanh Mậu, 
đời thứ 23 hệ Nam Nhạc, đời thứ 6 tông 
Lâm TẾ Nhật Bản. Trụ trì chùa Trường 


Phúc. 


ĐẠO LÂM :# 3 

I. Thiền tăng cuối Lê đầu Lý (2-1023), 
thuộc dòng Ty-m-đa-lưu-chi đời thứ 1ó, 
nối pháp Thiền sư Pháp Dung. Sư họ Tăng, 
quê ở Cửu Cao, Chu Diên, Việt Nam. Sư 
trụ trì chùa Long Vân, làng Siêu Loại, 
Long Phúc. 

2. Thiền tăng đời Đường (741-824), họ 
Phan, tên Hương Quang, nối pháp Thiền 
sư Tông Chiếu Đạo Khâm, tông Ngưu 
Đầu. Người đời thường gọi sư là »Điều 
Khòa Hòa thượng«, thụy hiệu »Viên Tu 
Thiền sư«. 


ĐẠO LIÊN :š # (1346-1409) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lục, tự Tổ 
Phương, hiệu Chuyết Dật Tâu, người 
huyện Ngân (nay là huyện Ninh Ba, tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Tác phâm: 
Chuyết Dát ngữ lục. 


ĐẠO LONG :š l# (1213-1278) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Tống-đầu đời 
Nguyên, họ Nhiễm, tự Lan Khê, người xứ 
Bồi Lăng (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Vô Minh Huệ 
Tính. 


ĐẠO LUÂN :š 4â (898-958) 

Thiền tăng đời cuối Đường đầu Ngũ Đại, 
họ Lô, người Tân Châu (nay là Tân Hưng, 
Quảng Đông), Trung Quốc. Sư nối pháp 
thiền sư Văn Yên, thuộc tông Vân Môn đời 
thứ 2, trụ trì viện Pháp Tướng ở Long 
Cảnh Sơn. Hiệu: Tán Thánh Đại Sư. 


ĐẠO LƯỢNG ‡# Zš (1608-1691) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Trần, tự Trừng 


204 


ĐẠO NGỘ 1š 





Nhất, người xứ Hàng Châu, nối pháp Bản 
Am Tính Đạo. 


ĐẠO LƯU :* z#, 

Từ dùng đề gọi thiền nhân. Lâm Té ngữ lục 
ghỉ: »ÌÍ ÿï. E ƒíÈ #⁄#E J RE 3 # 
TH. 8 H R# ZJ {UÓ E 5Ä {E Bá TE đã ‹ 
nà ÂN l ° lí & Bƒ ƒÑ Xi. lứ + 
2È !R Úù. ; — Đạo lưu! Chân Phật vô hình, 
chân pháp vô tướng, các ông chỉ muốn ở 
trên huyền hóa làm dáng làm điệu, đủ thứ 
mong câu, dẫu cho cầu được cũng là dã hồ 
tỉnh, chẳng phải là chân Phật«. 









































ĐẠO MÂN :š 3 (1047-1114) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lê, người đời gọi 
là »Cô Phật«, người xứ Tiên Du (nay thuộc 
tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Lặc Đàm Ứng Can, tông Lâm Tế, 
phái Hoàng Long. Sư trụ Quán Khê, thụy 
hiệu »Viên Cơ Thiền sư«. 


ĐẠO MÂN ‡# & (1596-1674) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lâm, tự Mộc 
Trần, hiệu Sơn Ông Mộng Ấn, người xứ 
Triều Dương (nay thuộc Quảng Đông) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Mật Vân 
Viên Ngộ, tông Lâm Tế. Tác phẩm: Hoằng 
Giác Mân Thiên sư ngữ lục 20 quyền, Tấu 
Thọ lục 3 quyên, Bó Thủy Đài Văn tập 32 
quyền, ðắc Du ráp 6 quyền. 


ĐẠO MINH šš #5] (630-718) 

I. Còn gọi: /„ệ Minh. Thiền tăng đời 
Đường, họ Trần, là cháu của Trần Tuyên 
Đế, người xứ Bà Dương (nay là huyện Ba 
Dương, tỉnh Giang Tây) Trung Quốc, từng 
nhận tước »Tứ Phâm Tướng quân« nên có 
hiệu là Tướng quân. Sư nối pháp Lục tổ 
Huệ Năng, trụ Bồ Thủy Đài ở Lô Sơn, sau 


trụ Mông Sơn ở Viên Châu (nay là huyện 
Nghị Xuân, tỉnh Giang Tây). 

2. Thiền tăng đời Đường, nối pháp Mã Tổ 
Đạo Nhất, trụ Nam Nguyên ở Viên Châu 
(nay là huyện Nghi Xuân, Giang Tây). 

3. Thiền tăng đời Đường, họ Trần, người 
đời thường gọi Trần Tôn Túc, nối pháp 
Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận. Lời dạy của 
sư rất hiểm hóc, khó lãnh hội, chỉ có bậc 
huyền học bén nhạy mới biết và khâm 
phục. Do sư đan giày cói để nuôi mẹ nên 
người đời thường gọi sư là »Trần Bồ Hài«. 


ĐẠO NGÔ SƠN !š # + 

Núi nằm ở làng Tập Lý, cách Bắc thành 
huyện Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung 
Quốc 10km về phía bắc, là một nhánh 
trong dãy Mạc Phụ Sơn, cách mặt biển 
khoảng 800m. Vua Đường Văn Tông từng 
xuống chiếu chỉ xây dựng »Hộ Quốc Hưng 
Hoa Đại Thiền Tự« quy mô lớn, cảnh 
tượng hùng tráng, từng có: Liên Hoa Phật 
điện, Thủy Các hương đình, Phi khứ tháp, 
Long tỉnh, 100 gian phòng. Trong chùa thờ 
rất nhiều tượng Như Lai, Bồ tát Quan Âm, 
Quan thánh đế. 

Thiền sư Tông Trí là Tổ khai sơn. Về sau, 
ngải Tuy Kỷ trùng tu lại chùa, nhưng theo 
năm tháng trôi đi, đến nay chẳng còn gì. 


ĐẠO NGỘ :# 
I. Thiền tăng đời Đường (738-819), họ 
Thôi, người xứ Chử Cung (nay là huyện 
Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc, nối 
pháp Mã Tổ Đạo Nhất. Thường được gọi 
»Thiên Vương Đạo Ngộ« 

2. Thiền tăng đời Đường (748-807), họ 
Trương, người xứ Đông Dương, Vụ Châu 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên. 


l£ 


205 


ĐẠO NGUYÊN lš 70 





Sư trụ chùa Thiên Hoàng ở Kinh Châu 
(nay là huyện Uông Lăng, tỉnh Hồ Bắc) 
nên được gọi là » Thiên Hoàng Đạo Ngộ«. 


ĐẠO NGUYÊN ‡š #, 

I. Thiền tăng đời Tống, họ Đặng, hiệu 
Triệt Am, vốn tên là Ngũ Đâu, người xứ 
Miên Châu (nay là huyện Miễn Dương, 
tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần, tông Lâm 
Tế, phái Dương Kỳ. Sư trụ trì chùa Chiêu 
Giác. 

2. Còn gọi: Vĩnh Bình Đạo Nguyên (1200- 
1253). Tổ khai sáng phái thiền Tào Động, 
Nhật Bản, họ Nguyên, tên Hy Huyền. Sư 
xuất gia với ngài Lương Hiển ở núi Tỉ Duệ 
học tập giáo nghĩa Thiên Thai. Năm 1214 
sư đến chùa Kiến Nhân ở Kinh Đô yết kiến 
ngài Vinh Tây. Năm 1223, sư cùng với 
ngài Minh Toàn (đệ tử của Vĩnh Tây) sang 
Trung Quốc, đến núi Thiên Đồng Tây 
Minh, lần lượt tham lễ các vị Vô Tế Liễu 
Phái, Triết Ông Như Diễm... nhưng không 
khế hợp. Sau đó, sư yết kiến ngài Trường 
Ông Như Tịnh, bỗng nhiên đại ngộ, được 
ngài ấn khả và trao ca-sa, trúc bề, bạch 
phát, sách Đảo Cảnh Tam Muội, Ngũ Ưị 
Hiển Quyết do ngài Phù Dung Đạo GIai 
truyền lại. Sau khi trở về Nhật Bản, sư đến 
Sơn Áo thuộc Việt Tiền, sáng lập chùa 
Vĩnh Bình, xiến dương thiền Tào Động, đề 
xướng pháp môn Chỉ quản đả tọa, đời sau 
gọi là phái thiền Mặc Chiếu. Thụy hiệu: 
Phật Tính Truyền Đông Quốc Sư, Thừa 
Dương Đại Sư. Tác phẩm: Chính Pháp 
Nhãn Tạng 95 quyền, Vĩnh Bình Thanh 
Ouy 2 quyền, Học Đạo Dụng Tả tâm tập, 
Vĩnh Bình quảng lục 10 quyên, Phổ 
Khuyến Tọa Thiên Nghi, Tùy Văn Ký.v.v... 


ĐẠO NGUYÊN :§ 3% 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Quốc sư 
Đức Thiều, tông Pháp Nhãn. Sư trụ viện 
Thừa Thiên Vĩnh An ở Tô Châu. Tác 
phâm: Cảnh Đức Truyền Đăng lục, 30 
quyền. 


ĐẠO NGHĨA :š š, (760-835) 

Thiền tăng đời Đường, họ Thôi, người 
nước Tân La (nay là Triều Tiên). Niên hiệu 
Hưng Nguyên thứ I (784) sư vào Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Tây Đường Trí 
Tạng và được ngài Hoài Hải trao cho Bách 
Trượng Thanh Quy. Năm 821 sư trở về 
nước, trụ Ca Trí Sơn và làm Tổ đời thứ I ở 
đây, thuộc hệ Nam nhạc đời thứ 4. 


ĐẠO NGHIÊN :# 1# (2-999) 

Thiên tăng đời Tống, họ Lưu, người xứ Lô 
Châu (nay là huyện Hợp Phì, tỉnh An Huy) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Quang 
Hiếu Huệ Giác. Sư trụ viện Trường Khánh 
ở Thăng Châu (nay là huyện Nam Kinh, 
tỉnh Giang Tô). 


ĐẠO NGHIỆP :š # 

Sự nghiệp tu tập đạo pháp. Tiết »Bạch 
Dương Pháp Thuận Thiền sư« trong 
NĐNHN q. 20 ghi: »3š ấ% 27 ðŸ . 1l % đt 
lì; — Nhiễm duyên dễ theo, đạo nghiệp 
khó thành«. 


ĐẠO NHAN :š # (1094-1164) 

Thiền tăng đời Tống, họ Tiên Vu, hiệu Vạn 
Am, người xứ Đồng Xuyên (nay là huyện 
Tam Thai, tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, tông 
Lâm Tế. Sư từng trụ các chùa: Tiến Phúc, 
Báo Ân, Bạch Dương, Đông Lâm. 


206 


ĐẠO SINH lš* #+ 





ĐẠO NHÀN šš ïïj 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người xứ 
Trường Khê (nay là huyện Hà Phó, tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Nham Đầu Toàn Khoát. 


ĐẠO NHÃN šš 

1. Sự thông suốt của mắt do tu đạo mà có. 
Còn gọi: 7Öên nhãn thông; 2. Chỉ cho con 
mắt quán sát đạo. 


ĐẠO NINH :š # 

I. Thiền tăng đời Tống, (1053-1113), họ 
Chú, người xứ Vụ Nguyên (nay thuộc tỉnh 
Giang Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Pháp Diễn ở núi Ngũ Tổ, tông Lâm Tế, 
phái Dương Kỳ. Tác phẩm: Khai Phúc 
Ninh Thiên sư ngữ lục. 

2. Thiền tăng đời Thanh (1598-?), họ Lý, 
hiệu Thể Tông, người xứ Lô Châu (nay 
thuộc tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Phá Sơn Hải Minh, tông 
Lâm Tế. Tác phâm: Vân Phong Thể Tông 
Ninh Thiên sư ngữ lục, l quyền. 


ĐẠO PHẠM :š #, 
Phong độ của đạo pháp hoặc phong độ của 
nhà thiên. 


ĐẠO PHI :š 

Thiền tăng đời Đường, người xứ Hồng 
Châu (nay thuộc huyện Nam Xương, tỉnh 
Giang Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Vân Cư Đạo Ưng, tông Tào Động. 

Sư trụ viện Đồng An, núi Phong Thê, 
Hồng Châu. 


ĐẠO PHÓ :É 4 (868-937) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người xứ 
Vĩnh Gia (nay là Ôn Châu tỉnh Chiết 


Giang) Trung Quốc. Sau khi xuất gia, sư 
du phương đến đất Mân, tham vấn Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn, rất được ngài xem 
trọng. Khi ra hoằng pháp, sư trụ chùa Cảnh 
Thanh, Việt Châu (nay là huyện Thiệu 
Hưng tỉnh Chiết Giang). Ngô Việt Võ Túc 
Vương rất kính mộ, thỉnh sư trụ chùa 
Thiên Long và ban cho hiệu »Thuận Đức 
Đại Sư«. 


ĐẠO PHỔ :š ;# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trịnh, người 
xứ Phúc Đường (nay là huyện Phúc Thanh, 
tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn. Sư trụ 
núi Thùy Long, Tuyền Châu. 


ĐẠO QUÁ :š # 


Quả báo thu được khi tu tập đạo nghiệp. 
Chương »Ma-noa-la, Tô thứ 22« trong 







































































CĐTĐL q. 2 ghi: »j* ¿ # #®lấ ñR H I 
Bị #5 1ÿ) Hš H, .El: ỳ# # 4W BỊ. #í 
XÈ #8 +. lH 4ñ. lí H ÑlÈ ‹s — 











Khi ấy sư đốt hương từ xa bảo Tỳ-kheo 
Hạc-lặc-na ở nước Nguyệt Thị rằng: 
Ngươi ở nước ấy, dạy dỗ bây hạc chứng 
được đạo quả, nên fự biết đó«. 


ĐẠO QUẢNG !š # (675-743) 

Thiền tăng đời Đường, họ Chu, người Sâm 
Châu, Hồ Nam, Trung Quốc. Sư là đệ tử 
của Lục Tổ Huệ Năng khi ngài về già. Sư 
tạm ngụ ở Nhân Thọ Đài (nay là chùa 
QuangVận thuộc thành phố Thiều Quan). 
Do đời sư có nhiều điều linh dị nên người 
đời gọi sư là Phật sống, vua ban thụy là 
Chứng Thệ Đại sư. 


ĐẠO SINH :ý + 
Thiền tăng đời Tống, hiệu Tào Nguyên, 


207 


ĐẠO TÂM lš ,› (THế Kỷ XVII) 





người Nam Kiếm Châu (nay là huyện Nam 
Bình, tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Mật Am Hàm Kiệt, tông 
Lâm Tế. Sư trụ chùa Quy Phong ở Tín 
Châu (nay thuộc huyện Thượng Nhiêu, 
Giang Tây). Tác phâm: Tào Nguyên Hòa 
thượng ngữ lục, Tào Nguyên Sinh Thiên sư 
Ngữ Yếu. 


ĐẠO TÂM ‡# + (thế kỷ XVII) 

1. Thiền tăng đời Lê trung hưng, không rõ 
thuộc hệ phái nào, tục danh Vũ Khắc 
Trường, người xã Gia Phúc, huyện Phúc 
Khê (nay là thôn Gia Phúc, xã Nguyễn 
Trãi, tỉnh Hà Sơn Bình) Việt Nam, cháu 
kêu thiền sư Đạo Chân bằng chú. Sau thay 
chú trụ trì chùa Đậu vào năm 1639. Sau 
khi thị tịch sư cũng để lại nhục thân và 
được tôn thờ ở chùa này. 

2. Tâm tham ngộ đạo pháp. Minh Chân 
Tụng trong Phạm Kỳ ngữ lục q. 18 ghi: 
»5t #t — 2% HH j6. ÙÄ ãt ẤM 3Š l lò. 
— Chớ bảo rằng một niệm sán khởi lên là 
không hê gì. Nó có khả năng diệt hết đạo 
tâm rộng lớn đấy« 

















ĐẠO TẾ :ắ 3È 

1. Thiền tăng đời Tống (1148-1209) họ Lý, 
tên Tâm Viễn, tự Hồ Ấn, hiệu Phương 
Viên Tâu, người xứ Lâm Hải (nay thuộc 
tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Người đời 
thường gọi sư là »Tế Điên«, nối pháp 
Thiền sư Hạt Đường Huệ Viễn, tông Lâm 
Tế, phái Dương Kỳ. 

2. Thiền tăng đời Minh (1487-1560), họ 
Trương, tự Pháp Chu, người xứ Gia Hưng 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Cát Am Tộ, tông Lâm 
Tế. Tác phẩm: Pháp Cu ngữ lục 3 quyền, 
Pháp Chu Hòa thượng Thượng Ngữ Ì 


quyền. 


ĐẠO TỀ tý # 

1. Thiền tăng đời Ngũ Đại (929-997), họ 
Kim, người Hồng Châu (Nam Xương, 
Giang Tây) Trung Quốc. Sư nối pháp thiền 
sư Thái Khâm ở viện Thanh Lương, thuộc 
tông Pháp Nhãn đời thứ 3, trụ chùa Vân 
Cư Sơn, Hồng Châu (tại huyện Vĩnh Tu, 
Giang Tây). Tác phẩm: Sưu Huyền, Niêm 
Cát, Đại BiỆt. 

2. Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Kmm Sơn Thiện Ninh, tông Vân Môn. Sư 
trụ chùa Lộc Uyễn ở Tú Châu (nay thuộc 
huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang). 


ĐẠO THÀNH šš ‡t 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Báo Ân Huệ Minh, tông Pháp Nhãn. Sư trụ 
viện Bảo Minh, Phúc Châu. Thụy hiệu 
»Thông Pháp Thiền sư«. 


ĐẠO THÀNH :š ÿ\ (1352-1432) 

Thiền tăng đời Minh, họ Triệu, tự Thứu 
Phong, hiệu Tuyết Hiên, người xứ Bảo 
Định (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Thu Giang Khiết, tông 
Tào Động. Tác phâm: Đạo Thành ngữ lục. 


ĐẠO THẠNH :š # (1592-1659) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trương, hiệu 
Giác Lãng, biệt hiệu Trượng Nhân, người 
xứ Phố Thành (nay thuộc tỉnh Phúc Kiến) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Vô Minh 
Huệ Kinh, tông Tào Động. Tác phẩm: Phái 
Tổ Đạo Lưu Tún, Truyền Đăng Chính 
Tông, Thiên Giới Giác Lăng Thiên sư Toàn 
lục 33 quyên, Thiên Giới Giác Lăng Thiển 
sư Gia Hòa ngữ lục l quyên. 


2o8 


ĐẠO TÍN )š {š (s8o-651) 





ĐẠO THÂM :# # 
X. Định Thâm. 


ĐẠO THẬT :š # (1620-1692) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trịnh, tự Tính 
Nhất, nối pháp Thiền sư Ấn Nguyên Long 
Kỳ, trụ trì chùa Trấn Hải. Tác phẩm: 
Huyễn Cư Thảo 1 quyền. 


ĐẠO THIỂN :š 3# (thế kỷ V) 

Thiền tăng thời Bắc thuộc người Giao Chỉ, 
sớm xuất gia lập hạnh tinh nghiêm, giới 
luật trong sạch, chẳng kém các bậc cao 
đức. Sư giảng dạy kinh điển rất thông, năm 
483 đến kinh đô ở chùa Vân Cư Hạ tại 
Chung Sơn, Trung Quốc, vâng lệnh Vua 
điều khiển tăng chúng, nổi tiếng vì rộng 
dùng Luật Thập Tụng... Sư thích sống 
đạm bạc, miệng không bao giờ nói chuyện 
phù phiếm. Năm 527, sư mất ở chùa núi, 
thọ 70 tuổi. 


ĐẠO THỌ :š ?#† (734-825) 

Thiền tăng đời Đường, họ Văn, người xứ 
Đường Châu (nay thuộc huyện Bí Dương, 
tỉnh Hà Nam) Trung Quốc, nối pháp Đại 
sư Thần Tú, Thiền tông Bắc Tông. Sư cất 
am tranh trên núi Tam Phong, Thọ Châu 
(nay là huyện Thọ, tỉnh An Huy). 


ĐẠO THÔNG :š :§ (731-813) 

Thiền tăng đời Đường, họ Hà, người xứ Lô 
Giang (nay thuộc tỉnh An Huy) Trung 
Quốc, nối pháp Mã Tổ Đạo Nhất. Sư trụ 
núi Tử Ngọc. 


ĐẠO THU :š 1£ (1634-1666) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lâm, tự Thao 
Huyền, hiệu Hiểu Đường, người xứ Hưng 
Hóa (nay thuộc huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc 


Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Huệ 
Môn. 


ĐẠO THUẬT :š 2 

1. Kỹ thuật của đạo pháp, là pháp thông cả 
nội ngoại, thế và xuất thế gian. 

2. Chỉ cho các pháp thuật làm ra lúc cầu 
phúc, hàng ma, làm cho hết tai nạn... của 
Đạo giáo. 


ĐẠO THUYỀN :É ‡+ (930-985) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lưu, người xứ An 
Phúc, Kiết Châu (nay thuộc tỉnh Giang 
Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Diên 
Thọ Huệ Luân. Sư trụ viện Long Tế ở Cửu 
Phong. 


ĐẠO THƯỜNG š:š # 
X. Đạo Hằng 


ĐẠO TIỂM :š ;# 

1. Thiền tăng đời Ngũ Đại (2-961), họ Vũ, 
người xứ Hà Trung (nay là huyện Vĩnh Tế, 
tỉnh Sơn Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Thanh Lương Văn Ích, tông Pháp Nhãn. 
Sư trụ chùa Huệ Nhật Vĩnh Minh ở Hàng 
Châu. 

2. Thiền tăng đời Tống, hiệu Tham Liêu 
Tử, nối pháp Thiền sư Đại Giác Hoài Liễn, 
tông Vân Môn. Tác phẩm: Tham Liêu Tử 
Thi tập 12 quyền. 


ĐẠO TÍN :š 4š (580-651) 

Vị Tổ thứ 4 của Thiền tông Trung Quốc, 
họ Tư Mã, người xứ Hà Nội (nay là huyện 
Sám Dương, tỉnh Hà Nam) Trung Quốc, 
nối pháp Tam tổ Tăng Xán. Tổ trụ núi 
Song Phong. Đệ tử: Hoằng Nhẫn, Pháp 
Dung. Thụy hiệu »Đại Y Thiền sư. 


209 


ĐẠO TOÀN lš + (?-8o4) 





ĐẠO TOÀN :á + (2-894) 

Thiền tăng đời Đường, họ Tuyên, người xứ 
Thường Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tô) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Động Sơn 
Lương Giới, tông Tào Động. Sư trụ Trung 
Sơn ở Tuyển Châu (nay thuộc tỉnh Hồ 
Bắc) Trung Quốc, nên được gọi là »Trung 
Sơn Hòa thượng«. 


ĐẠO TÔNG !É # (1629-1709) 

Thiền tăng đời Thanh, hiệu Duyệt Sơn, 
người xứ Tấn Giang (nay thuộc tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Ấn 
Nguyên Long Kỳ. Tác phẩm: Nưm Nhạc 
Duyệt Sơn Thiển sư ngữ lục, Hoàng Bá 
Duyệt Sơn Thiên sư ngữ lục. 


ĐẠO TỒN :š. # (1660-1735) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Thạch, tự Lôi 
Nham, hiệu Thạch Đầu Hòa Thượng, 
người xứ Giang Ninh, Giang Tô, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Thạch Liêm Sán, 
đời thứ 36 hệ Thanh Nguyên. Trụ trì am 
Đào Hoa ở Dương Châu. 


ĐẠO TRÀNG ‡# 35 

Đạo tràng có đến 6 nghĩa, đây nói I nghĩa 
theo Thiền tông. Theo tông Lâm TẾ, đạo 
tràng là nơi tu hành của chư tăng hành 
Cước. 


ĐẠO TRÀNG TỰ :š 3 ‡ 

Chùa nằm trong núi Đạo Tràng (tên cũ là 
Vân Phong), phía Tây nam thành phố Hồ 
Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 
Khoảng niên hiệu Trung Hòa (881-885) 
đời Đường, Như Nột sáng lập. Còn gọi là 
»Chân Chính Thiền Viện«, »Diệu Giác 
Tực‹, »Hộ Thánh Vạn Thọ Tự«. 


ĐẠO TRĂN :š # (1014-1093) 


Thiên tăng đời Tống, họ Đới, tự Bá Tường, 
người xứ Cổ Điền (nay thuộc tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Phù 
Sơn Pháp Viễn, tông Lâm Tế. Sư trụ trì 
chùa Nhân Thánh, chùa Tịnh Nhân ở Đông 
Kinh (nay là huyện Khai Phong, tỉnh Hà 
Nam). 


ĐẠO TRỪNG :# ;# (1616-?) 


Thiền tăng đời Thanh, họ Dương, hiệu 
Không Cốc, người xứ Trung Nam (nay 
thuộc tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Mẫn Thọ Như Tướng, tông 
Lâm TẾ. Sư trụ chùa Tam Thánh ở Nội 
Giang (nay thuộc Tứ Xuyên). Tác phẩm: 
Không Cốc Đạo Trừng Thiên sư ngữ lục 
20 quyền. 


ĐẠO TUÂN :š :Š (895-976) 


Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người 
Tương Đàm, Hồ Nam, Trung Quốc. Sư nối 
pháp thiền sư Văn Yến, làm truyền nhân 
tông Vân Môn đời thứ 2, trụ trì viện Thủy 
Tây Nam Đài, Đàm Châu (nay là Trường 
Sa, Hồ Nam). Thụy hiệu: Pháp Vân Đại 
Sư. 


ĐẠO UYÊN :š 3} (1400-1470) 


Thiền tăng đời Minh, họ Đậu, tự Long 
Thất, tên Nhật Bản là Long Thất Đạo 
Uyên, người xứ Ninh Ba, Chiết Giang, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền Sư Vĩnh Từ 
chùa Đông Minh, Nam Xương, Giang Tây, 
đời thứ 29 hệ Nam Nhạc, đời thứ 12 tông 
Lâm Tế Nhật Bản. Trụ trì chùa Thiên 
Long. Tác phẩm Long Thất Quốc Sư ngữ 
lục. 


210 


ĐẠP PHÁ THẢO HÀI ÿ# j# # ‡+ 





ĐẠO ƯNG :š /š (848-902) 

Thiền tăng đời Đường, họ Vương, người 
xứ Ngọc Điền (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Động Sơn 
Lương Giới, tông Tào Động. Sư trụ chùa 
Chân Như ở núi Vân Cư nên người đời gọi 
Sư là »Vân Cư Đạo Ưng«. Thụy hiệu 
»Hoằng Giác Thiền sư. 


ĐẠO VỊ iš 43 

Chỉ cho giai vị tu đạo, như 52 vị của Đại 
thừa Bồ tát: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, 
Thập hồi hướng, Thập địa, Đăng giác, 
Diệu giác. 


ĐẠO VIÊN :#. 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Quốc sư 
Đức Thiều, tông Pháp Nhãn. Sư trụ viện 
Thanh Thái ở Việt Châu (nay là huyện 
Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang) Trung 
Quốc. 


ĐẠO VỌNG :É #4 

Danh tiếng về thiền pháp. Tiết Hộ Thánh 
Cư Tĩnh Thiền sư trong NĐHN dq. 27 ghi: 
»ấ‡  H, XE R§ 4 5 Jã HH. l Bi 
34 1# ‡H. 3X ft Í4 l§ ‹ — Năm 14 tuổi, 
Sư lễ Bạch Mã An Huệ làm thầy. Sư nghe 
danh tiếng thiển pháp của ngài Nam 
Đường (là pháp hiệu của thiên sư Đại Tùy 
Nguyên Tĩnh), liền đi đến để y chỉ với 
Ngàïk. 




















ĐẠO XÁN :š # (?-1271) 

Thiền tăng đời Tống, hiệu Vô Văn, người 
xứ Thái Hòa (nay thuộc tỉnh Giang Tây), 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Tiếu Ông 
Diệu Kham, tông Lâm TẾ, phái Đại Huệ. 
Sư trụ Tiến Phúc Thiền Tự ở Nhiêu Châu 
(nay là huyện Ba Dương, tỉnh Giang Tây) 


Trung Quốc. Tác phẩm: ƒô Văn Ấn (Thi 
Văn tập) 20 quyên. Vô Văn Hòa thượng 
ngữ lục l quyên. 


ĐẠO XƯƠNG !š 8 (1089-1171) 
Thiền tăng đời Tống, họ Ngô, hiệu Nguyệt 
Đường, người xứ Bảo Khê (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Diệu Trạm Tư Huệ. Sư trụ trì chùa Đại 
Cát, Quy Sơn, Tưởng Sơn, Kính Sơn, Linh 
Ấn. 

ĐẠO XUYÊN š# )I 

Thiền tăng đời Tống, họ Địch, người xứ 
Ngọc Phong, Tô Châu, nối pháp Thiền sư 


Đông Trai Khiêm, tông Lâm TẾ. Tác 
phâm: Xuyên Lão Kim Cang Kinh Chú. 


ĐẠO YẾU :š 
Yếu chỉ thiền pháp. Tiết Bác Sơn Hòa 
thượng HH trong NUQL q. 35 ghi: »zE 















































Đl Rý Eì. lý ñ l LÍ # l lệ $È ÿŸ 77 
®. än X. MR HÈ 7M ® â. XS h 


3v. 27) 3% 1l 24. — Sư chạy tìm Thọ 
Xương; khi ấy Thọ Xương đã từ Nga 
Phong đời sang Bảo Phương. Một hôm 
bàn luận thấy được thể dụng chăng hợp, Sư 
liên ở lại Bảo Phương, nỗ lực cầu yếu chỉ 
thiên pháp«. 


ĐÁP HƯƠNG 4 # 

Còn gọi: #oàn hương. Trong Thiền viện, 
khi có khách đến viếng, vào Thiền đường 
đốt hương cắm vào lư hương, ta cũng vì họ 
mà cắm hương. Đây là quy tắc trong Thiền 
viện. Theo PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


ĐẠP PHÁ THẢO HÀI # # # ‡‡ 
ĐI rách giày có. Chỉ cho việc hành cước 
tham vấn các nơi của các thiền tăng. Tiết 


211 


ĐẠT ì$ 





Trí Môn Quang Tộ Thiền sư trong NDHN 
q. 15 ghi: »‡ÄX #11 DU §# lý K.  ï⁄ ñZ 
À\ TP PỊ Để fl lế ĐK KẾ 2% 44 3 ấy? # 
























































#t 2⁄ 37 ấN Hš.. Hỗ KH ñW H #E. lãi 
BỆ TIM HN tt 1 jš ff HfE‹ — Như có 





bốn hạng tùng lâm, các ông ở trong tùng 
lâm nào để an thân lập mạng? Nếu không 
có chỗ an thân lập mạng thì uống công 
hành cước tham vấn, có ngày vua Diêm La 
sẽ tính tiền giày cỏ với ông«. 


ĐẠT :‡ 

Thông đạt, lãnh ngộ. Chương »Nhất bát 
ca« trong CĐTĐL q. 30 ghi: »E{ ññ JH} 
H%*. XÍE RXñN 9}. — Nói 
thắng với anh anh chưa lãnh ngộ, lại làm 
trường ca ca về một bát.« 

















ĐẠT BẢN HƯƠNG :‡ + # 

Về đến quê hương, dụ chỉ kiến tính minh 
tâm, nhận thức được lý tự tâm là Phật. 
Chương Thập Huyền Đàm trong CĐTĐL 
q. 29 ghi: 

7) } '! EW + 

%§ Rị 1ã Z1 lÊ k #§Š. 

địt ƒ- #l 2Á 2E ñlù 

M Ít — ?J RR Sf Tế 

»Vật ư trung lộ sự Không Vương 

Sách trụ hoàn tu đạt bản hương... 

Tán thủ đáo gia nhân bắt thức 

Cánh vô nhất vật hiến Tôn đường«. 

»Chớ thờ Không Vương ở giữa đường 
Chóng gậy cần về đến quê hương... 

Buông tay đến nhà người chẳng biết 


lế Bị 






































Cũng không một vật hiến tôn đường«. 


ĐẠT CHÂN :‡ šŠ (960-1020) 

Thiền tăng đời Tống, họ Không, tự Vân 
Đoan, người Lạc Xương, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Khế 


Bồn, làm truyền nhân tông Vân Môn đời 
thứ 4, trụ trì thiền viện Diên Thọ ở núi 
Bạch Vân, Thiều Châu. 


ĐẠT CƯƠNG ‡š ñỊ (1609-1669) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Tiếu, hiệu Mật 
Nham, người xứ Trà Lăng (nay thuộc tỉnh 
Hồ Nam) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Sơn Tỳ Thông Tế, tông Lâm Tế. Sư cất 
chùa Tử Vân ở Bảo Khánh (nay thuộc 
huyện Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam) Trung 
Quốc. 


ĐẠT-MA MÔN HẠ TỨ THẦN TÚC 
i‡ /# P] T w 3 É 

Chỉ cho 4 vị: Đạo Phó, ni Tổng Trì, Đạo 
Dục, Huệ Khả. Chương Bồ-đề Đạt-ma 
trong CĐTĐL q. 3 (Đại 51, 219 trung) ghi: 
»‡# # — H 3 1Á #3 ñt dò f#‹ 
„ ‹ I JẦH Á 7R H2 3 il Bá 3Š HỆ 
"1E J X * #. H:rh 5ï nƑ RỊ # 
Z Xl 3% —': 1H: — Một hôm, Tổ Đạt-ma 
bảo các vị học trỏ rằng mỗi vị hãy trình 
bày chỗ tâm đắc của mình. Họ đêu lần lượt 
đưa ra kiến giải và bốn vị học trò này được 
goi là Đạt-ma môn hạ tứ đại thân túc; 
trong ấy Huệ Khả là vị Tổ thứ hai của 
Thiên tông Trung Quốc«. 



































ĐẠT NGẠN ‡‡ # (918-978) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Lương, tự Chí 
Tịnh, người xứ Khúc Giang (nay thuộc 
tỉnh Quảng Đông) Trung Quốc. Sư trụ 
chùa Bảo Quang. 


ĐẠT NHƯ ‡‡ + (1761-1840) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Hà, tự Hằng Trí, 
hiệu Chuyết Am, người xứ Nam Hải, 
Quảng Đông, Trung Quốc. Nối pháp Thiền 
sư Liễu Nguyệt chùa Thiên Ninh, đời thứ 


212 


ĐẮC 4# 





43 hệ Nam Nhạc. Trụ trì chùa Thiên Ninh. 
Tác phẩm: Chuyết Am tập, Đạt Như ngữ 
lục. 


ĐẠT QUÁN + ## 

1. Thiền tăng đời Tống (1138-1212), họ 
Triệu, hiệu Tức Am, người xứ Nghĩa Điều 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc; 
nối pháp Thiền sư Thủy Am Sư Nhất, tông 
Lâm Tế, phái Dương Kỳ. 

2. Thiền tăng đời Tống, hiệu Đàm Dĩnh. X. 
Đàm Dĩnh. 


ĐẠT QUÁN THIỀN SƯ ‡‡ #. 3# ff 
Hiệu của Thiền tăng Trí Quân đời Ngũ 
Đại. X. Trí Quân. 


ĐẠT SĨ tš + 

Người thông đạt linh ngộ. Minh Giác ngữ 
lục q. 1 ghi: »šŠ -: †Hi#. 3]E# H *%. 
+? HH ấ ñ ñJ # 5 HỆ. 3X HH j 
Phở Ji. 42 hÍf. 3ã 2 
®. - Người thông đạt gặp gỡ, chẳng 
phải lưu lại để mục kích. Nếu nói rằng 
trong lời có tiếng vang, trong câu có cơ 
phong vẫn là phương tiện tiếp dẫn căn cơ 
trung hạ, đối với thiên tăng lão luyện thì 
còn cách xa lắm.« 















































ĐẠT TÔN :‡ *Š (1609-1664) 

Còn gọi: N7 Chiêm. Thiền tăng đời 
Thanh, họ Đường, người Trịnh Huyện (nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Sơn Tỳ Thông TẾ, tông 
Lâm TẾ. Sư trụ am Lục La ở Hành Sơn. 
Tác phẩm: Nhĩ Chiêm Tôn Thiển sư ngữ 
lực 2 quyền. 


ĐẠT VỊ ‡‡ 43 (1618-1684) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Cù, tự Thiện 


Quyên, người xứ Sở Bắc, nối pháp thiền sư 
Nguyệt Tràng Thiệt Liễu. Sư trụ chùa Vạn 
Thọ ở An Nam. Tác phẩm: Thiện Quyên Vị 
Thiên sư ngữ lục, 2 quyền. 


ĐẮC ##‡ 
1. Được, bị. Tiết »Thính tùng phong bố 
đại« trong Nj Tịnh ngữ lục q. hạ ghi: »Ÿ2 








J H§. fMỊ H 3#; f1 W li S. Mì lũ 
Hằ XH.Đ§! TT H l mí À l. - 




















Gió tùng reo, hãy lắng nghe. Để tay lên 
bụng mà cười, khôn ghê, khôn ghê! Ôi! 
Ngàn đời muôn đời bị người ghét«. 

2. Đặt ở trước từ ngữ chỉ thời gian, biểu thị 
thời gian đã trải qua. Tiết »Bồ-đề-đạt-ma 
Hòa thượng« trong Tổ Đường tập q. 2 ghi: 
»H #t Ñ Jš Z j iễ {U.. 12 3 + # 
 . f8 J H — -} = E Ä ‹ - Từ năm 
Bính thìn đời Ngụy, Tổ thị tịch đến nay là 
năm Nhâm tỷ đã được 413 năm« 

















3. Biểu thị ngữ khí nghi vấn, tương đương 
với châm (= sao?). Tiết Trường Sinh Hạo 
Nhiên Thiên sư trong NĐHN q. 7 ghi: »Ïïl 
+ ®>øð HH: )š ñl fl f8 Ất Jš ñ Á 
3š? — Sư lấy ôm đâu, nói: Ông tăng này 
làm sao mà người ta phiên não như thế?« 














4. Lại, vậy mà. Tông Môn Võ Khó ghi: »3i 
lf Ñ J lỗ fb 2Ã <: 7È ñ tH È 
2*Hr#8#z? *Xz=: ñ#ñ? 
Ö- S1, ®&. ® k1? 

}* tỞ ñq ®. 73 3: 2ú 2 Í§ f§ Rề 
WŒ. — Tịch Thọ đạo nhân liền hỏi Phật 
Quả rằng: Ngoài cái này ra, còn có 
phương tiện nào khác khiến tôi hội được 
chăng? Quả đáp: Có phương tiện là chẳng 
phải tâm, chăng phải Phật, chăng phải 
vật? Thọ ngay nơi lời này có tỉnh, liên nói: 
Té ra lại gân như thế!« 
























































` 
































3t rãi Fãi 34M 








213 


ĐẮC BÂN ## 3 (1oo2-1o72) 





ĐẮC BÂN /#‡ 3 (1002-1072) 

Thiền tăng đời Tống, họ Ngô, người Hóa 
Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Sư nối 
Pháp thiền sư Văn Tụ, làm truyền nhân 
tông Vân Môn đời thứ 5, trụ trì chùa Chính 
Giác, núi Đông Bình, Thiều Châu. 


ĐẮC CHỈ /‡ E 
Đạt được thiền pháp. Bích Nham Lục q. Ì 


cho rằng đây là lời nói không có cách gì để 
biểu đạt. Tiết Bách Linh Hòa thượng trong 
NĐHN q. 3 ghi: »— H El Jš Jj# -L Eấ 1X 
JH*£. lỗ] El: Bẩ 38 íS 2 ñJ, 3S M 
5# HỊ N1? + EH: 2 542. Bí 
: # J \? + Ð n. R 
„ B El: + b fä 
`#. +ẩ1: lƒ TH 
Đ n ƒS ÑI!? HH SÑ % 'ƒ f 
































§ 























ML 
lỳ T 











a H 
4h ¡ 














THỊ 









































ghi: »ỹ ññ BỊ ñÿ Z {k 6ä tị. EH ñH f 




















3# j§ ìl 1É ! đỤ 8£ 4 |H| 





¡an 














H 7... .ẽ.. 
B1ƯÌM. #N# Fs — Quốc sư 
Đức Thiêu từ lâu nương Sơ Sơn, tự bảo đạt 
được thiên pháp, liên thu thập các văn tự, 
đánh tướng của Sơ Sơn lúc còn sinh thời, 
rồi lãnh chúng hành cước đến đạo tràng 
của Pháp Nhãn.« 








ĐẮC ĐẮC ## ?# 

Riêng, chuyên, và biệt. Bích Nham Lục q. 
1 ghi: »ï# ## lấ lỗ + # X 3% lấ 
dt. 1Š ÌZ ÌW ƒÑ fRŨẦ IÚ #. HH f# lò 
Hl. Ejl 2ã 3 È. - Tổ Đ/_l-ma từ xa 
xem thấy cõi này có căn khí đại thừa nên 
đặc biệt vượt biển mà đến, riêng truyền 
tâm ấn, khai thị những kẻ mê muội. « 




















ĐẮC ĐƯƠNG /‡ # 

Khế hợp thiền pháp. Tiết Huyền Sa Sư Bị 
trong NĐHN q. 7 ghi: »3Š f{ ú X ññ Íÿ 
J##? 4í 3 bù Í7#? 4 hHỊ lễ 4# fH ƒ3 
tí 2 {H.¿ — Lại nói: Thế thì thể tính kim 
cang có phàm phu, có chư Phật không? Có 
tâm hành của ông không? Có thể nói 
không gì mà chẳng khế hợp với thiển 
pháp.« 





















































ĐẮC LỰC CÚ ## 2 4) 
Lời nói then chốt để lãnh ngộ thiền pháp. 
Đây là lời nói siêu việt ngôn ngữ, nhà thiền 





o Một hôm sư gặp Bàng cư sĩ trên 
đường. Sư hỏi: Cđu đắc lực của Nam Nhạc 
ông đã từng nêu ra cho người chưa? Cự sĩ 
đáp: Đã từng. Sư hỏi: Nêu ra cho người 
nào? Cự sĩ tự chỉ vào mình nói: Tôi đáy. 
Sư nói: Đúng là Diệu Đúc, Không Sinh 
cũng phải khen ngợi! Cư sĩ hỏi lại: Câu 
đắc lực của Thầy kẻ nào được biết? Sư đội 
nón lá bỏ đi. Cự sĩ nói: Đi đường bảo 
trọng nhé! Sự cũng không nhìn lại.« 











ĐẮC NHẪM NHUYỄN NGOAN ⁄# 
4 3#: Zã 

Đồ nhút nhát. Đây là lời trách mắng những 
vị tăng tu hành thiếu kém khí phách. Tắc 
80, Tung Dung lục (Đại 48, 278 trung) 
ghỉ: »‡Ƒ +: iT[ RỊ #‡f. # H #3 
HỊ XÃ. ( ƒ8#f&<#X1l ! ) — Long Nha nói: 
Đánh thì cứ đánh, nhưng vẫn không có ÿ 
Tổ sư. (Đô nhút nhát!)«. 


























ĐẮC NHÂN TẮNG XỨ ##‡ ^. IÒ# 
Chỉ cho cảnh giới của người ngộ. Vì người 
đã ngộ có cái nhìn khác hắn người thường, 
nên người thường dễ sinh lòng chán ghét 
họ. 


ĐẮC NHẤT VỌNG NHỊ /‡ — # — 
Tuy đã sở hữu được một vật, nhưng chưa 
cho thế là đủ, trong lòng còn mong cầu 


214 


ĐẶC ĐỊA #‡ th 





một vật khác nữa. Thiền tông mượn từ này 
làm thuật ngữ đề chỉ cho hạng người phảm 
phu tham lam mê tình không chán. 


ĐẮC TÂM #‡ a› (518) 
Lãnh ngộ thiền chỉ. Tiết Thiên Hoàng Đạo 
Ngộ Thiền sư trong NĐHN % 7 ghi: »Í 











{tt !ÚÈ tị †š. ?# H Nƒ — Đí l ( ‡f Hš 
1H 4i 58 — {? XẾ Hl ) íï F #® lí 




















— Sư từ đây đón ngộ, hết lòng hầu hạ 
Mã Tó, Thạch Đấu, ngay nơi lời nói sư 
lãnh ngộ được thiên chỉ. « 


ĐẮC THĂNG /‡ #† (1096-1169) 

Còn gọi: Đức Thăng. Thiền tăng đời Nam 
Tống, họ Hà, hiệu Ngoan Am, người xứ 
Hán Châu (nay là huyện Quảng Hán, tỉnh 
Tứ Xuyên) Trung Quốc. Sư xuất gia đắc 
giới ở ấp nhà. Ban đầu tu tập theo Thanh 
Văn, lâu ngày sinh chán nản liền đến yết 
kiến Thiền sư Văn-thù Tâm Đạo, nhưng 
không khế hợp. Về sau, sư đến chùa Dũng 
Tuyển ở Cổ Sơn thuộc đất Mân để tham 
vấn Trúc Am Sĩ Khuê, được ngài chấp 
nhận cho nối pháp, thuộc tông Lâm TẾ. 
Khoảng niên hiệu Thiệu Hưng thứ 25 
(1155), sư nhậm chức trụ trì Thiền viện 
Chân Như trên núi Vân Cư. Hơn 10 năm 
nhậm chức, sư chỉ dùng vô vi mà an 
chúng, nghiêm khắc với bản thân, giữ 
vững thành quả của các vị Trụ trì trước 
như: Viên Ngộ Khắc Cần, Đại Huệ Tông 
Cáo... SỐ chúng thường trụ lên đến một, 
hai ngàn người, chẳng kém các đại đạo 
tràng ở phương nam. 


ĐẮC TỌA PHI Y ƒ#‡ # ‡ 4 

Được ngồi mặc áo. Thiền tông dùng từ này 
đề chỉ cho việc tu hành một cách chân thật. 
Khai thị thiền nhân Chính Văn trong 72⁄ên 


Mục Minh Bản Thiển sư tạp lục (Vạn Tục 
122, 375 thượng) ghi: »2 f“. Hị 2 ðä, 
?Z f 1ˆ 3X  J H # Á X ft. — 
Bản phận của người xuất gia là phải chân 
thật tu hành mới đáng thọ nhận trời người 
cúng dường«. 





ĐẮC Ý # & 
Lãnh ngộ thiền ý. Tiết Nham Đầu Hòa 
thượng trong TĐT q. 7 ghi: »4? ¿ ƒf# ẨRÑ 














JEÄ H ## ÍE ỳñ ñF . Hự lì 3§ E4 
4 JK. H# 3í lũ tñ J§ s — Nếu là người 





lãnh ngộ thiên ÿ thì tự biết vận dụng thực 
tế thiển pháp. Mỗi hành động đêu nhanh 
nhẹn dứt khoát, lúc nào cũng điểm tĩnh.« 


ĐẶC ĐỊA 34‡ 3b 

1. Trái lại, biểu thị ngữ khí chuyên chiết. 
Cảnh Thanh Đạo Mân Thiền sư trong 
NĐHN q. 7 ghi: »il 4 3#  ƒ#$ 1. hỊ 
ì¡ 1Í 4 H Bề Tí TT ññ li ÚJ. BỊ Íã C 
đt ĐJ. #l ‡¿ 2 E EỊ f[ #ÿ Hù 2E ft? 
— Hôm nay việc bắt đắc dĩ, tôi nói với các 
vị mỗi người hãy tự nhìn lại cải thật gân 
gũi. Đã gân gũi như thế, trái lại đến phần 
các vị sao mà cách xa?« 

2. Càng thêm. Tiết »Cổ Sơn Hòa thượng« 
trong Tổ Đường tập q. 10 ghi: 

%4 #. # ñ Đ§ ffE Rã 

lf ñm ƒUb ER †H . †# Hh lũ X ÿE 

»Trực hạ do nan hội, 

Tầm ngôn chuyền tiện xa. 

Nghĩ luận Phật dữ Tổ 

Đặc địa cách thiên nhaiI«< 

»Noay đó còn khó hội, 

Tìm lời liền cách xa 

Định bàn Phật với Tổ 

Càng thêm cách chân trời«. 

3. Có tình theo ý riêng, thừa thải. Bài thơ 
»Đô tụng« của Thiền sư Thường Tổng 
























































215 


ĐẶC NGƯU SINH NHI ## 7F 2E fử 





Chiếu Giác trong Kiến Trung Tịnh Quốc 
Kế Đăng lục ghi: 
bị f# Ƒ£ Í ft Bá , #Ế 


th 


Ø#Ä lý UH »š 2} 











ïl 





# 
Si TR 


li 











lỊ Hà 3M ## Hù V ĐH HỆ Đế šš Mũ T 














»Thanh Lương hải ngạn hưu tha mịch, 
Hoa Tạng, Nga My mạc ngoại tầm, 
Đàn chỉ viên thành do đặc địa, 

Na kham nghĩ nghị cách thiên phong«. 
»Bờ biển Thanh Lương thôi hỏi kiếm 
Hoa Tạng, Nga My chó từn ngoài 
Phút chóc viên thành còn thừa thải 
Đâu cho do dự cách nghìn trùng«. 


ĐẶC NGƯU SINH NHI #‡ + # #, 

Trâu đực sinh con. Đặc ngưu là con trâu 
đực. Chỉ sự việc không thể có. Thiền tông 
thường dùng câu »7a có một cáu, đợi khi 
nào trâu đực sinh con, thì ta sẽ nói cho 
ngươi nghe (4È fï fJ f.. ft Tý *: ?: 
51. HỊI J§ ì#/ ñt)« để tỷ dụ cho then chốt 
của Thiền mà chẳng rơi vào ngôn thuyên. 














ĐĂNG ĐẦU ## öñ 

Tên gọi chức vụ của vị trông coI đẻn đuốc 
trong Thiền viện. Điều Tứ Nhai Phường, 
Thủy đầu, Thán đầu, Hoa Nghiêm đầu 
trong Thiên Uyển Thanh Quy q. 4 ghi: »3É 
ñl Jj. 4 1Ú Ủ. K j1. ! ø 
C.... ) ý 2k  lừ 8 !lã E 
H. M H Xš  É †ï lễ 4. - Thái 
nhai phường, Y nhai phường, Thủy đâu, 
Đăng đâu (...), ngoài thì khuyến hóa đàn 
việt tăng trưởng phúc điển, trong thì trợ 
giúp chư tăng tu trì Đạo quả«. 


























m 











ĐĂNG HỖN # i8 
Vào nhà xí. Tông Môn Võ Khó ghi: »?Š -À 
Rl 'P ñ) KR ÿf, ñì ấn A. ẤX ế M, 























If 4 ÍfT ñí 5l ? DH lỗ % ‹ — Quan 
Lang trung Tiên Dặc đến hỏi đạo ngài 
Chân Tịnh, bàn chuyện hôi lâu, ông muốn 
đi vào nhà xí. Tịnh sai hành giả dẫn ông đi 
từ bên phía tây«. 














ĐĂNG LAI }# 3# (1614-1685) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Tằng, tự Vi Độ, 
hiệu Tam Sơn, người xứ Điểm Giang (nay 
thuộc tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc; nối 
pháp Thiền sư Thiết Bích Huệ Cơ, tông 
Lâm Tế. Tác phâm: 7ø Sơn Lai Thiên sư 
ngữ lục 16 quyền, Ngũ Gia Tông Chỉ Toản 
Yếu 3 quyền, Cao Phong Tam Sơn Thiên 
sư sớ ngữ 3 quyên. 


ĐĂNG LỤC 1# # 

Gọi đủ: Truyền Đăng lục. Sách có nội 
dung ghi chép về lịch sử truyền thừa thiền 
pháp. Mục đích của Đăng lục là trình bày 
sự phát triển lịch sử Thiền tông thông qua 
việc ghi chép ngôn hạnh của các nhân vật 
và việc sắp xếp các thế hệ truyền pháp theo 
thứ tự; thường chú trọng đến cơ ngữ và 
hành vi của Thiền sư trong khi khải phát 
tiếp dẫn người học. Ví như bộ Ngữ Đăng 
Hội Nguyên, nội dụng gồm có: 

Quyền I1, 2: Ghi chép theo thứ tự: Bảy đức 
Phật, 28 vị Tổ Ấn Độ, 6 vị Tổ Trung Hoa 
và các vị nối pháp thuộc dòng phụ của các 
Tổ Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng. 

Các quyền sau ghi chép về hai hệ phái lớn 
là Nam Nhạc và Thanh Nguyên. Dưới 
Nam Nhạc lại chia làm tông Quy Ngưỡng 
và tông Lâm Tế, dưới Thanh Nguyên còn 
chia làm tông Pháp Nhãn, tông Tảo Động 
và tông Vân Môn. Dưới tông Lâm Tế còn 
chia làm 2 phái: Hoàng Long và Dương 
Kỳ. Các thế hệ được ghi chép theo thứ tự 
rõ ràng, chi phái sáng sủa, từ Ấn Độ đến 


216 


ĐĂNG TÂM TẠO GIÁC PHỐ !# +› + #¡ ?ñ 





Trung Hoa (chú trọng về phần Trung Hoa), 
nói lên được nguồn gốc và sự phát triển 
Thiền tông ngày càng nhiều thêm. 

Nhìn chung, các bộ Đăng lục của nhà thiền 
có thể chia làm 6 loại như sau: 

1. Loại ghi chung tất cả pháp thống, như: 
Ngũ Đăng Hội Nguyên, Tục Truyền Đăng 
lục. Loại này xuất hiện rất sớm. 

2. Loại nêu riêng tông chỉ, như: »Thủy 
Nguyệt Trai Chỉ Nguyệt lục«, không chỉ 
trình bày rõ về lịch sử truyền thừa thiền 
pháp mà còn có ý muốn độc giả nhân xem 
sách này được kiến tính minh tâm. 

3. Loại thiên về hệ phái, như »Nam Nhạc 
Đơn Truyền Ký« chuyên ghi về lời nói, 
hành vi của các thiền sư cùng thể hệ truyền 
thừa của tông Lâm Tế. »Động Thượng Tổ 
Hiến Lục« chuyên ghi về lịch sử phát triển, 
cuộc đời và pháp ngữ của các thiền sư 
thuộc tông Tào Động. 

4. Loại thiên về nhân vật, như »Cư Sĩ Phần 
Đăng Lục« chuyên ghi chép về việc tu tập 
thiền pháp, sự trao truyền có căn cứ của 
hàng Cư sĩ. 

5. Loại thiên về khu vực, như »Câm Giang 
Thiền Đăng« ghi chép về sự nghiệp, pháp 
ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của việc 
truyền thừa của các thiền sư giáo hóa tại 
đất Thục hoặc sinh tại đất Thục mà giáo 
hóa nơi khác. 

6. Loại thiên về gia phổ: Là loại Đăng lục 
đặc biệt dùng đồ biểu để ghi lại hệ thống 
truyền thừa thiền pháp, như »Thiền Đăng 
Thế Phỏ«, »Phật Tổ Tông Phái Thế Phổ«. 
Các bộ Đăng lục không chỉ ghi chép về 
thiền tăng mà còn chép cả cư sĩ tại gia bao 
gồm những người có tiếng tăm trong xã 
hội như: các vị Đế vương, Tế tướng, văn 
sĩ... và phản ánh khách quan lịch trình 
phát triển của Thiền tông, cũng như biểu 


hiện được tầm nhìn rộng rãi của Thiền tăng 
về xã hội nhân văn. Nó có ảnh hưởng rất 
lớn đến học thuật và trứ thuật của đương 
thời và đời sau, như Chu Hy viết »Y Lạc 
Uyên Nguyên Lục« vào đời Nam Tống, 
Hoàng Tông Hi viết »Minh Nho Học Án« 
vào đời Minh và Vạn Tư Đồng viết »Nho 
Lâm Tông Phái« vào đời Thanh đều phỏng 
theo thể lệ các bộ Đăng lục của Thiền tông. 


ĐĂNG LUNG !#§ #t 

Cây đèn lồng đặt trong các tự viện đề chiếu 
sáng ban đêm giúp chư tăng tới lui dễ 
dàng. Nó có thể được làm bằng gỗ, tre, 
mây, giấy v. v... và thường được đặt trên 
một cái trụ bằng gỗ hay gạch. Thiền tông 
dùng từ Đăng lung để biểu thị cho vô tình 
hoặc phi tình. Nhưng khi ghép với từ Lộ 
trụ (cây cột) thì hàm ý chỉ cái trình hiện ra 
Bản lai diện mục, tức bản tướng biểu thị 
chân lý của vạn vật tự nhiên vô sinh diệt. 
Chương Truyền Ân Thiền sư trong 
CĐTĐL q. 14 ghi: »Í# |]: b  {f lữ 
1b. JẾ ñR & 6. HH ÍNj & 2ò? HỤ 
H: #4 Ã. H: mƒJ & 
TỔ ÑÄ 8? HH EH: J §Š R +ùb‹ — Vị 
tăng hỏi: Thấy sắc liên thấy tâm. Đèn lông 
là sắc, vậy cái gì là tâm? Sư nói: Ngươi 
không hiểu ý của Cổ nhân rồi. Tăng hỏi: Ý 
cổ nhân thể nào? Sư nói: Đèn lông chính 
là tâm.« 



























































ĐĂNG TÂM TẠO GIÁC PHỐ }# s› 
$, ñ đã 

Cửa hàng (tiệm) bán tim đèn, xà bông. Tạo 
giác: Tức cây Bồ Kết, trái của nó được 
dùng để chế thành chất liệu gội đầu, giặt 
đồ, giống như xà bông bây giờ) Tiết 
Trường Lô Thủ Nhân Thiền sư trong 
NĐHN q. 20 ghi: 


217 


ĐĂNG THỜI *# 








bí lãi Xð + lạ ƒñ đi 
H%*7':â &ðØ1l § 

H B RÑ Nị }Ê Ấñ ^ 

% #I — Zš ® fñ F1 

»Khai cá đăng tâm tạo giác phó. 
Nhật cầu thăng họp độ triêu hôn 
Chỉ nhân phong vũ liên miên cửu, 
Bản lợi nhất không sầu ỷ môn«. 
»1ïêm tìm đèn xà bông vừa mở 
Chỉ cần bán chác sống qua ngày. 
Cũng bởi gió mưa sụt sùi mãi 

Tựa của buôn trông sạch vốn lời«. 









































ĐĂNG THỜI # t‡ 

Ngay lúc đó, lúc bấy giờ. Tiết Ngũ Tiết 
Hòa thượng trong NĐHN q. 15 ghi: » #ï 
X 5š 1W it tị , jhị tị š: Š H #? 4 
+ ILÌM., X ÄỦ f#SẰ 7K đổ. MẸ Z4 ÍHI 
lÈv 3% ỳÈ 3ã #:. — Về sau có người 
thuật lại với Động Sơn, Động Sơn nói: 
Ngay lúc đó nếu chẳng phải là Ngũ Tiết, 
rất khó nhận lấy. Mặc dù như thế, ông ta 
vẫn còn phải lặn lội (hành cước) !« 


























ĐẰNG ĐẰNG !š J£§ 

Tự tại vô vi. Tiết Thường Am Sùng Thiền 
sư trong ŒỚTPĐL q. 30 ghi: 

ï I Ih H #ï Mf 4 
ï I 3% IÑ H ri l 
4# Ml. 4® lì 

H j&# Mộ Mộ 1⁄4 HH Íã| › 

»Hữu thời hướng nhật nham tiền tọa, 
Hữu thời thừa khốn nhật cao miên, 
Bất học thiền, bất tu đạo, 

Chỉ ma đẳng đăng tứ điên đảo«. 

»Có khi cả đêm ngôi trước động 

Có khi mệt mỏi ngủ đến trưa 

Chẳng học thiển, chẳng tụ đạo, 

Cứ muốn vô vi mặc điên đảo«. 


m> 


























ĐẰNG ĐẰNG HÒA THƯỢNG !š§ 
Thiền tăng Nhân Kiệm đời Đường phóng 
khoáng đồng ruộng ngoại thành, người đời 
gọi là »Đăng Đẳng Hòa thượng«. X. Nhân 
Kiệm. 


ĐẰNG ĐẰNG NGỘT NGỘT !š Jš 
7U 7U 

Tùy ý tự nhiên, vô sự vô vi, có dáng điệu 
như người buồn ngủ. Phần Dương ngữ lục 
q. hạ ghi: »IÈ 4 Bãi ffầ mã R 2. Hộ Hệ 
7U 7U Ỳ H ĐŠ‹: — Duy có ẩn dật là thú 
thanh cao, tùy ý tự nhiên sống qua ngày«. 

















ĐẰNG ĐẰNG NHẬM VẬN !š Jš 
4#: 

Tự tại vô vi, mặc tình tự nhiên. Tiết Đăng 
Đăng Hòa thượng trong 7ổ Đường iập q. 3 
ghi: 

& Hỹ DI ñã 7š 8\. ft Kỹ Bí #3 — Ứ§ 

2H #3 Hệ Hệ . HH H Hệ Hệ {E 3 . 
»Thìn thời dĩ chúc sung cơ 

Trọng thời cánh san nhất đồn 

Kim nhật nhậm vận đăng đăng 

Minh nhật đăng đăng nhậm vận«. 

»Sáng sớm dùng cháo đố đạ, 

Giữa trưa lại ăn một bữa 

Hôm nay tự tại vô vỉ 

Ngày mãi vô vì tự tại<. 




















ĐĂNG NHÀN # lÄ 

Rảnh rang, dễ dãi. CĐTĐL q. 12 ghi: »ã# 
#. #f##x^x. #85. ãã 
*§ BỊ 3% ñR tt ïÌ ‹ — Này các ngươi, sinh 
tử là chuyện lớn, hãy mau lo tiến thủ, đừng 
vì dễ dãi mà đề nghiệp thức mù mịt«. 




















ĐẶNG ÚY SƠN ## #‡ ›h 
Núi ở phía Tây nam thị trấn Quang Phúc, 


218 


ĐẦU Ø8 (K.NG) 





huyện Ngô, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, 
nhân Thái úy Đặng Vũ đời Đông Hán ân 
cư núi này mà đặt tên. Trên núi trồng nhiều 
mai, lúc hoa nở rộ hương thơm bay khắp =£ 
chốn, trông như biển tuyết nên còn gọi núi 
này là »Hương Tuyết Hải«. Khoảng niên 
hiệu Thiên Bảo (742-755) đời Đường sáng 
lập Thiên Thọ Thiền tự. Khoảng niên hiệu 
Bảo Hựu (1253-1258) đời Tống lại xây 
Thánh Ân Thiền am. Cuối đời Nguyên 
chùa hủy, am còn. Đầu đời Minh có Thiền 
sư Vạn Phong khai san thuyết pháp. tại đây, 
từ đây cô đức hướng về đều truyền pháp 
tông Lâm TẾ, sinh khởi các bậc long tượng 
cho thiền môn. Hiện còn Thiên Thọ Thánh 
Ân tự. 


ĐẶNG ÚY SƠN THÁNH ÂN TỰ 
CHÍ #£ #‡ ›) # 8 3 & 
Chí, 18 quyên, do Chu Vĩnh Niên soạn vào 
đời Minh. Khoảng niên hiệu Gia Tĩnh 
(1522-1566) đời Minh, Thấm Nhuận 
Khanh soạn »Đặng Úy Sơn Chí«. Khoảng 
niên hiệu Sùng Trinh (1628-1644), Chu 
Vĩnh Niên đem bộ chí của họ Thâm bổ 
sung thêm và biên tập thành »Đặng Úy 
Sơn Thánh Ân Tự Chí«, chia làm 22 mục, 
lấy nhân vật, nghệ văn làm chính. Sau đó 
từng được biên tập thêm các sự kiện xảy ra 
trong khoảng niên hiệu Thuận Trị và 
Khang Hy (1644-1722). Sau niên hiệu 
Khang Hy chưa nghe ai biên chép tiếp tục 
bộ chí này. Năm 1930, vị Trụ trì chùa 
Thánh Ân là Trung Thứ căn cứ vào bản in 
vào niên hiệu Sùng Trinh đời Minh đến 
Khang Hy đời Thanh mà ảnh ấn (in chụp), 
và được xếp vào Trung Quốc Phật Tự Sử 
Chí Vựng San tập l1. 


ĐẦU #, 
Gõ, đánh, vỗ. Mật 4m ngữ lục ghi: »JR| Đũ 
T 1 } „ Ni Ä J\Ý ấÿ JH -Ƒ 




















E5 ®.‹ ÍủU #í lí BR #Ị. q6 ý ME ÚU 
Bị #. Eí f8 II JŠ Ÿ#š XÃ. — Những que 











cứt trong nhà xí ùn ùn chui vào trong tắm 
mươi bốn ngàn lỗ chân lông của các ông, 
đụng nhằm Thân ngũ tạng liền nôn ra, hai 
tay vỗ liên tục đến nỗi máu bắn tung toẻ 
đến Phạm thiên.« 


ĐẦU ã# (k. ng) 

1. Hậu tố danh từ: a) Tiếp sau từ căn danh 
từ, như: Thạch đầu: đá, Cốt đầu: xương, 
Thiệt đầu: lưỡi, Xích đầu: thước, Quán 
đầu: hộp, Miêu đầu: mạ, Lộ đầu: con 
đường: b) Tiếp sau từ căn động từ: Niệm 
đầu: ý nghĩ, Khấu đầu: tiền khấu trừ, Tiếp 
đầu nhi: chỗ tiếp nối, Thính đầu nhi: chỗ 
đáng nghe; ©) Tiếp sau từ căn hình dung 
từ: Hữu chuân đầu: có chỗ đúng, Thường 
liễu điềm đầu nhi: nếm vị ngọt. 

2. Hậu tố phương vị từ: Thượng đầu: trên, 
Hạ đầu: dưới, Tiền đầu: trước, Hậu đầu: 
sau, Lý đầu: trong, Ngoại đầu: ngoài. 

3. Đồng hành ngữ, biểu thị các chức vụ của 
chư tăng tại thiền viện: Mễ đầu: Người coi 
sóc việc xay xát lúa gạo; Thủy đầu: Người 
coI sóc việc gánh nước; SảI đầu: Người coI 
sóc việc bố củi; Điền đầu: Người coi sóc 
việc làm ruộng; Khó đầu: Người coi sóc 
việc kho lãm; Dũng đầu: Người coi sóc 
việc chế tạo thùng chứa nước; Dục đầu: 
Người coi sóc việc tắm rửa; Tịnh đầu: 
Người coI sóc việc quét dọn; Cung đầu: 
Người coi sóc việc cung cấp nhu yếu 
phâm; Viên đầu: Người col sóc việc trồng 
rau; Hỏa đầu: Người coi sóc việc bếp núc; 
Phạn đầu: Người col sóc việc nấu cơm. 


210 


ĐẦU ‡# 





ĐẦU # 

Tìm đến, trước khi, sắp sửa. Tiết Trường 
Lô Đạo Hòa Thiền sư trong NĐHN dq. l6 
ghi: »4 ñT† † f7. ‡ M Z #J. 4 H 
ñI đHỊ? — Không cho đi đêm, Xujc khi 
trời sáng phải đến, ý chỉ như thể nào?« 





ĐẦU CƠ ## 34 
Còn gọi: Đáu cơ. Ăn ý thiền cơ, khế ngộ 
thiền pháp. Tiết Huệ Hải Nghi Thiền sư 


mọi vật đêu từ chân tám hiện ra, tát cả 
hoàn toàn chăng gây trở ngại.« 


ĐẦU ĐẦU THỊ ĐẠO 5ñ 5ã # :š 

Ý nói mỗi chỗ đều có đạo pháp, mọi việc 
hiển bày thiền Cơ. Bích Nham lục q. l ghi: 
»#® l 


»h 
ỳ 


Eí PM ñH ÙặH — Tl Z2 Êñ — 
tất Z 3í X lữ H E H$ 
E. đề lI th ý ý K R2, #ll 
= E thồm. ER 5R§ 1B !#J 
` 8ƒ2E BÉ b HUẾ. TT ĐR 














AM: 






















































































trong NĐHN q. 18 ghi: »X H % 2 1ÍỊ Ếr 
Ex M Đh iầ #. lễ 0ñ 2S. -— 
Trong hội Linh Sơn ngài Đại Ca Diếp thấy 
Phật giơ cành hoa, khế ngộ thiên pháp liên 
mửm cười.« 

— Đầu cơ kệ: Qua sự khải phát của bậc 
Thây, người học nhân đó mà khai ngộ. Về 
sau, người ấy đem chỗ cảm ngộ vào lúc đó 
biểu thị ra bằng bài kệ. Bài kệ này được 
gọi là Đầu cơ kệ. 

— Đầu cơ tụng: Bải tụng được làm ra 
nhằm biểu thị tâm cảnh triệt để đại ngộ của 
người học khế hợp với yếu cơ của Phật Tô. 
Trong các tự viện Thiền tông từ xưa đến 
giờ, có thể thấy rất nhiều loại Đầu cơ kệ, 
Đầu cơ tụng trong các sách Thiền như: 7ổ 
Đường tập, Chỉ Nguyệt lục, Chư Truyền 
Đăng lục. Có thể cường điệu rằng đây là 
một điểm nỗi bật của văn học Thiền Trung 
Quốc. Theo: Nhán Thiên Nhãn Mục quyên 
2. 

















ĐẦU ĐẦU 5ã 5ã 
Mọi việc, mọi nơi, tất cả. Phần »Tụng Vân 
Môn Tam ngữ cú — Hàm cái càn khôn« của 
Đức Sơn Duyên Mật phụ lục trong quyền 
cuối sách Vân Môn quảng lục q. hạ ghi: 
Đơn điÊy tp) jm.. -Ỡ J 
Bí. HH Øị #ã& 4 lEj. — Đất trời 
cùng vạn vật, địa ngục với thiên đường, 











S- — ¿Chí đạo không khó, ngôn 
ngữ vẫn đii2 một có nhiễu thứ, hai không 
hai loại, câu này dạy người không nên 
nhiễu việc khi mà ở chân trời mặt trời mọc 
mặt trăng lặn, khi mà ở trước thêm núi sâu 
suối lạnh. Đến cảnh giới ấy, lời cũng đúng, 
nói cũng đúng, mỗi chỗ đêu có đạo pháp, 
vật vật toàn chân, há chẳng phải công phu 
tâm cảnh đều quên, nhỏi thành một 
khối?‹« 


ĐẦU GIÁC SINH #ðã # # 


Trên đầu mọc sừng. Thiền tông dùng từ 
này đề chỉ cho việc khởi lên ý niệm phiền 
não, hoặc phàm phu khởi tâm »hữu sở 
đắc«. Tắc 95, Bích Nham lục (Đại 48, 218 
thượng) ghi: »ff fÈ Jj& + fữ f. ft ñ 
HỊ ƒHU E. # fW# j A4 2E 1B. 4 2E 
ìM. ! ÿš — 3. — Phần lời dẫn: Chỗ 
có Phật chẳng được dừng lại, nếu dừng lại 
thì trên đầu mọc sừng. Chỗ không có Phật 
hãy chạy qua cho mau, nếu chẳng chạy 
mau thì có mọc đày một trwượng«. 















































ĐẦU THỦ ðñ # 

Trong Thiền viện, chức sự tăng được chia 
làm hai ban đông tây; những vị đứng đầu 
ban Tây gọi là Đầu thủ. Tông Môn Võ Khô 
ghi: »t MỊ 3ä 8ã 5% 4 lí Ƒ1] Bấm 3l 








220 


ĐẦU TỬ SƠN ‡# 7 Ili 























































































































































































































2£. X4 Ý fÈ lũ øï lE II ÿÑ ï lị š 5š 
ÈS @ HH. fŠ 3l A Ñ#. &k # 
tí ØY l$Ệ E ÈŸ Mf HỦ. ấn lỆ N 32 ‹ 
ØH lí KI 3í # †Ìí Mi ý H Hf?. l# # 
Ỳm Eí J*š. Im jJLk \ ĐÈ H 3. #4 Mỹ 
3 HỲf. ŸŸ f Z lH Bế . ïÌK ?N EH 
†E—. À #t l7. l§ 58 lí ẤM Ề 
% %# tỉ Jf ấữ. fñH HE Y# H. &Ÿm & 
{# 7#. IE I H. 4 4% Í§—. - Viện 

















Huệ An nằm ở bên trái đường Môn Lâm, 
huyện Phụng Tân, Hồng Châu. Chư tăng 
muốn đến núi Hoàng Long, Lặc Đàm, 
Động Sơn, Hoàng Bá không thể không đi 
ngang đó. Bất chợt thấy ngôi đạo tràng 
nây từ lâu không có người coi sóc nên viên 
Thái thú liền gửi công văn đến thiển sư 
Chân Tịnh ngỏ ý này với đại chúng thì các 
bậc kỳ túc, Thủ tọa, Trì sự đểu sợ phải 
hành đạo nơi ấy. Lúc đó có Thủ tọa Uyên 
là người phương Bắc, tính tình cứng cỏi 
thích tự lập, tham vấn các ngài Hối 
Đường, Chân Tịnh đã có chỗ khế ngộ, 
nhưng khi cùng chúng sinh hoạt sư vẫn 
giấu kín nên không ai biết. Sư nghe các vị 
Đầu thủ, Tri sự từ chối chẳng vâng lời 
ngài Chân Tịnh đi trụ trì, sư liền thưa với 
ngài: Huệ Uyên đi được chăng? Chân Tịnh 
nói: Ngươi đi được. « 


ĐẦU THƯỢNG AN ĐẦU 5ã + + 
| 

Còn gọi: Tuyết thượng gia sương (trên 
tuyết thêm sương). Trên cái đầu sẵn có đặt 
thêm một cái đầu khác nữa. Ý nói làm việc 
trùng lặp, quá dư, không cần thiết. Tắc 34, 
Bích Nham lục (Đại 48, 173 thượng) ghi: 
»Éñ1 # HH: H (TÍ HH. Ø8 E 3 
MH). — Mây trắng lớp lớp. (Trăm vòng 
ngàn lóp, trên đâu đặt thêm đâu!)«. 








ĐẦU TỬ ĐẠI ĐỒNG THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC 3# -ƒ +% E] #  ‡# í 

Còn gọi: 7ừ 7é Thiển sư ngữ lục, Đâu Tử 
Hòa thượng ngữ lục. Ngữ lục, 1 quyên, do 
Đầu Tử Đại Đồng soạn vào đời Đường, 
được biên định vào niên hiệu Kiến Long 
thứ 2 (961) đời Tống, được xếp vào 7c 
Tạng kinh tập 118, trang 620. Nội dung 
gồm: Những ngữ yếu thị chúng, thượng 
đường của Thiền sư Đại Đồng ở viện Tịch 
Trụ, núi Đầu Tử, huyện Đồng Thành, Thư 
Châu. Các ngữ yếu của Thúy Vi tham vấn 
với sư. Những cơ phong vấn đáp của sư 
với các vị: Tuyết Phong Nghĩa Tôn, Triệu 
Châu Tùng Thâm, Thái thú Y Kiến Phong. 


ĐẦU TỬ NGHĨA THANH THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC 3# 7 š 3 # fƒ # 
Còn gọi: 7z Châu Đầu Tử Thanh Thiên 
sư ngữ lục, Đầu Tử Thanh Hòa thượng lục, 
Diệu Tục Đại Sư ngữ lục. Ngữ lục, 2 
quyên, do Đầu Tử Nghĩa Thanh soạn vảo 
đời Tống, Tự Giác Trọng biên tập, được 
xếp vào Tực Tạng kinh tập 124, trang 479. 
Nội dung gồm có: ngữ lục ở Thiền viện 
Hải Hội núi Bạch Vân, ngữ lục ở Thiền 
viện Thắng Nhân núi Đầu Tử, Sư đáp 10 
câu hỏi của Đồng Lâm, Bài tựa Ngũ VỊ 
Tụng, Bài vè về Ngũ Vị Thiên Chính, Tứ 
tân chủ, kệ, 100 tắc công án tụng cô. 

Ngoài ra còn có Thư Châu Đầu Tử Sơn 
Diệu Tục Đại Sư ngữ lục của Đạo GIai 
biên tập 1 quyền, còn gọi là Đầu Tử Nghĩa 
Thanh Thiển sư ngữ lục. Sách này chỉ gom 
chép 25 điều ngữ yếu thượng đường thị 
chúng và I thiên »Nghĩa Thanh lược 
truyện« do Đan Hà Tử Thuần soạn. 


ĐẦU TỬ SƠN 3£ # ›h 
Núi nằm ở huyện Tiềm Sơn tỉnh An Huy, 


221 


ĐẦU TY 5 #& 





Trung Quốc. Đời Đường, Tống, nơi này 
gọi là Thư Châu. Trong núi có chùa Đầu 
Tử, thiền sư Đại Đồng ở đây vào đời 
Đường, cử dương tông phong hơn 30 năm. 
Niên hiệu Hy Ninh thứ 8 (1075) đời Tống, 
Thiền sư Nghĩa Thanh ở viện Thắng Nhân 
trong núi nầy, hết sức cử dương tông 
phong Tào Động; vào niên hiệu Nguyên 
Phong thứ 6 (1083), sư thị tịch ở núi này. 
Đời Tống còn có Thiền sư Liễu Minh ở 
đây. 


ĐẦU TY ðñ # 
Dụ cho nguyên tắc của sự lý. 


ĐẦU CẤU +} ‡* 

XoI mói sinh sự. CÁ HH Hiển quảng lục q. 
30 ghi: »É1 # ?m #J fÈ 2U ỲL #&ZK. l 
ìH WH BỸ IRL ÀM JE 2. li H 3E j# ĐH 
tế. Á Zv RẺ ¿h 3 ệ ÍH,. ñN 
ñ6 Z4. BHñR ] #%. RỶ 4h 3 đã 
Jt #í 3%. 1ï 74 fÈ H M Z . lũ 
ÄỲ lũ 33 Z ‹› - Bạch Vân Đoan ban đầu 
ở Thừa Thiên thuộc Cửu Giang, Viên 
Thông Nột nhường Viên Thông cho Đoan 
ở, rồi tự lui về Tây Đường. Dân dà, Quần 
Tiểu xoi mói sinh sự, Nột không nhịn nổi 
bèn tô cáo với khách. Quân Tiểu cho rằng 
Nột không chịu được cảnh vắng vẻ, có ý 
trở về Viên Thông, Đoan bèn từ biệt mà 
đị«. 


lìIIhl 

















hoi 



























































ĐẤU ĐIỆP + # 

Đặt ra lời giềm pha. Tổng Môn Võ Khổ 
sử »1i 3H ŸÃ #H bú. {  MPHS⁄ 
#8 Số ti: ĐH ki tiuiltaf oylssloit 
X2 th li TE IE ĐH l4 4 % RE F Ilt 
lề #X ?# lứ \ HIẾU JÈA 1 BH 
ft. 2k 8l iŠ ÀÁ j fŒ“. ÂN Ù ðm 
Jj Fl š# & ]È <. ìš4 H J## F &ì 























Ñ H. 8 ®# M Ä lu #. — Bữ ñ) 
Ấä¿ — Hòa thượng Ngũ Tổ Pháp Diễn 
theo Hòa thượng Bạch Vân Thủ Đoan học 
hỏi giải quyết đại sự, thâm triệt cốt tủy. 
Thủ Đoan sai sự làm người trông coi việc 
xay lúa phía trước núi. Mỗi năm Pháp 
Diễn lấy tiền bán cám đề trừ nợ thu hoạch, 
trả tiền nhân công và các chỉ phí khác, tiễn 
côn dự thì nhập vào thường trụ. Thường bị 
người ở chỗ Thủ Đoan đặt lời giềm pha thị 
phi rằng: Pháp Diễn mỗi ngày thường lấy 
tiền cám để uống rượu ăn thịt và nuôi 
dưỡng phụ nữ trong làng, làm cả viện xôn 
XaØ.« 


ĐẤU HỢP THIỀN +} 2- ‡š 


Thiền ngữ linh hoạt tập hợp ý riêng biệt 
của cả hai bên. Tiết Trường Khánh Hòa 
thượng trong TĐT q. 10 ghi: »I] #J 4 Ï- 
3á. JƑ Rš Túi Mã HH, lỤ ff H34. T1 
lMlú 2š: HE?XSE. Ä š Äi 5ý ƒ% ìế 
". Ÿl lễ *L Øì Xl. 1£ Bí fí lữ 
` À  H 3l fl — ñJ ññ s — Hỏa 
Thước Minh Triểu Sách thượng đường, 
lên tòa liền gọi sư. Sư bước ra. Hòa 
thượng bảo: Chuyện hôm qua, đại chúng 
còn nghỉ lời ông nói. Cho rằng: Hai lão 
già đã sắp đặt Thiên ngữ linh hoạt dung 
hợp ÿ kiến của cả hai bên. Nếu ông kiến 
tính thì hãy nói một câu trước mặt đại 
chúng xeml«. 



















































































7 ĐẨU NGẠCH -† ## 


Gặp nhau, đối mặt nhau. Tiết Vân Phong 
Văn Duyệt Thiền sư trong NĐHN q. 12 
ghi: »rị Íb Ell 7š ÈÈ ‡H 2š. Íb l& EH 
ñŠ +| ÄÍ. — Cổ Phật cùng cột cái xen 
nhau, điện Phật cùng lông đèn đối nhau« 














222 


ĐẬU i5 





ĐẤU TẤU + ‡ 
Tập hợp, tụ tập. ÄM⁄4/ Am ngữ lục ghi: »Í? 





#.v L3: — lữ đi HỆ 2} fEHE, 
HH %j Jí đi tứ fl|. ñX ñ HỈ ff. Eí lf 





Mf. 4H + 3 f8 là lí › - Giải hạ, 
thượng đường nói: Một chiếc hồ lô vừa lật 
ngã, mọi chiếc hồ lô đêu lật ngã. Muốn 
biết Thiên trực chỉ đơn truyền, hôm nay tụ 
tập rất đúng lúc«. 


ĐẤU TẨU 3} # 
Kế chuyện. Mật Am ngữ lục ghi: »È†ˆ 7E Rút 
BỊ Jv đãi PL ŸF Jj[ ƒ tH. — Cả đời lận 


đạn, tận tình kế ra hết rồi«. 


ĐẦU TẨU MY MAO ‡†‡ #t J8 £. 

Còn gọi: Trát thượng my mao, Dịch khởi 

my mao. Có ba nghĩa: 

I. Suy nghĩ một chút. Ngĩ Đăng Hội 

Nguyên q. 15 ghi: »? ñm Jt Sf. Hz E }H 
v9 đẻ Hệ MỈA — 2a về việc này, 

nếu có một chút suy nghĩ là sớm đã vượt 

qua«. 

2. Phấn chấn lên. Tổ Đường iập q. 10 ghi: 

»ff[ 4 ‡†† đl JE 6. # # 'ƒ Mĩ 3 Hš? 

— Sao chẳng phần chấn lên để xuất sắc hơn 

một chút?«. 




















3. Dựng đứng lông mày, hàm nghĩa phấn 
chấn tinh thần. Đây là lời thiền sư quen 
dùng. 71ung Dung Am lục q. 1 ghi: »‡| JR 
JH®%. mì #X #1 ƒL ‹ — Dựng đứng lông 
mày, phập phông lỗ mũi«. 





ĐẤU TẨU THỈ TRÀNG +} # # !# 
Vắt óc suy nghĩ, vắt óc tìm mọi cách. Đây 
là lời nói thô tục. Tông Môn Võ Khó ghi: 











»È ƒ ñH l§ El: 3 đf †| JW J Hữ.. ñì 
TIN L ri r YC 

















Bà già mắng rằng: Tuyết Đậu đã tìm mọi 
cách nói thiên để tiếp dán người, vậy mà 


người cô phụ án đức thê áy«. 


ĐẬU :‡# 


I. Đi đến, đến tận nơi. Tiết Thiêm Phán 
Lưu Kính Thần cư sĩ trong NĐHN q. m 

















ghi: »3ÄÀ [HE Tí ð . liệt bếp 
lÃ|. bỉ #ñ Bể ⁄š JH. 4 #E MU. 7 là 


























†R ã  . hệ n Ta lị S BÄ H 
® Hlf. 44 lš šw LH Bã ĐI PT 
Z ñ. #hẴfHỦZ⁄. 3 Mã M WW. 
2§ DI Đi f ?i ‹ — Ông ngủ vùi một giác 
đến canh năm, tỉnh dậy liền nhớ lại câu 

hỏi, thấy các thứ tướng lạ, trong ngoài 
thông suốt, sáu căn rung động, đất trời 
xoay chuyển, như mây tan trăng hiện, vui 
mừng quá đổi, ông liễn đi đến ngài Minh 
Xu Trí Hải đem hết sở đắc trình với ngài.« 











TW 
lì 


` 





. 





2. Ăn khớp, phù hợp. Tiết Vân Cư Đạo 
Ưng Thiền sư trong NĐHN q. 13 ghi: »If 





















































# lR 5 ;ò Im #t ER dt HỆ, im đế J % 
3g [| ƒL. #Z 2b ññ ñÉ . Ð  npiiDỆ yên 


hữu hạn để dùng vào việc vô hạn giống 
như muốn cho cây vuông ăn khớp với lỗ 
tròn, thật là lâm lẫn biết bao!« Tiết Khai 
Nguyên Tử Kỳ Thiền sư trong NĐHN q. 
17 ghi: »†i }H ð #l ll ấn 2} š. 4 
3E ñH EÌ: X5 II, li ® f8 #t 
j ĂÈ? 1 lR 2® W HK. “4ã K H 
H: ! Fƒ Ƒ* #H #8 lHị đ ØJ . 2# Äf 
{ù šR HỀ . — Thiên sư Ngũ Tổ Diễn vâng 
lệnh phân tòa (để thuyết pháp), Tử Kỳ ở 
trong thất rủ lòng dạy răng: ›Một người có 
miệng mà nói chăng được chữ Tính (họ) là 
ai‹ Sau đó, lời nói này được truyền đến 
Đông Lâm, Thiển sư Tổng khen rằng: Thủ 
tọa Tử Kỳ như núi sắt muôn trượng, rốt 
cuộc khó mà phù hợp với câu nói của Ông 
tfa.« 


















































kí Xã dù - 














223 


ĐẬU TẤU ?8 3š 





ĐẬU TẤU :§ ‡‡ 

Tụ tập, góp nhặt. Tiết »Thư đáp Trung 
thừa Trịnh Côn Nham« trong HSLNMDT 
q. 1 ghi: »ÉI J #§ H., N — đ đủ. 3 
2£ JMÙ 32 jJ) {b fữ F ï#. ĐÚJ  HỊ đế 2ÿ 
}⁄ 3l v 7N Z HỊ 34 ftb B§ WR. 1H JÈ li 
T2&4x MM R9. lqZ #k‹ DỊ 
li: % # #I lẻ 77 ÈŠ 3835, ® J 
ÈÈ . — Quan sát sâu xa như thế, hễ một 
niệm khởi lên phải quyết định tìm cho ra 
tăm tích của nó, cấp thiết không được 
khinh thường bỏ qua, cũng không thể bị nó 
dối gạt. Tu hành như thé chút ít được gần 
rõ ràng xác thực. Ngoại trừ việc này, chớ 
nên tụ tập nói về xảo pháp tri kiến huyễn 
diệu, hoàn toàn không dính dáng.« 
































ĐẬU TIẾP :§ ‡š 

Tiếp dẫn. Tựa của Pháp Anh trong TĐSU 
ghỉ: »fê š# J## 1: H F lí “E FT]. Bế 
]§ JR lB|. 15 ‡š Z 1°. - Sau Đ/ #-ma 
300 năm mới sinh Ván Môn, tùy cơ trả lời 
tiếp dẫn người học. « 





ĐỀ TÊ # # 

1. Nêu lên, đưa ra, khêu gợi. Phần Dương 

ngữ lục q. thượng ghi: »|ñ]: #8 7? # TT 
sỹ ÙW BỊ E4 }K. _ SN l7. 







































































Hồ Bũ 2 4E jl 1l. BỊ 2x: TT. #Ế 
L/ lj. 4 œ H lủ JỊ › Tï MÀ lbD 1t. 
jñ|. $* #4 lH Hl Đ§., — Hỏi: Cất bước 








vượt ngàn khe, tìm nguôn chuyển nẻo mê, 
một câu nói trong đây, thỉmh sự phương 
tiện nêu ra! Sư đáp: Ngàn năm cây không 
bóng, hôm nay thấy được cành, nếu chẳng 
đưa ra câu hỏi này, đâu thấy được cơ của 
Sự? 

2. Đề khởi, tham cứu. Vô Môn Quan ghi: 
› fñj 4t 7. Hí †V Rẻ j. 13 TE Hế 
# , 1 TE HH #l #3. — Tham một chữ Vô 















































C0) 





























ây, ngày đêm để khởi, chớ có hiểu nhự hư 
vô, chớ có hiểu như hữu vô«. 


ĐỀ XƯỚNG # *8 

Đưa ra tông chỉ thiền pháp hoặc cơ duyên 
công án rồi thêm phần trình bày, bình luận. 
Minh Giác ngữ lục ghi: »ÿš HE ƒPÿ *H v 
1t 3s — Đưa ra tông chỉ thiên pháp 
của Phật Tổ rồi bình luận, chê trách hoặc 
khen ngợi xưa nay«. 











ĐẾ CẦU 3š # 

Tìm kiếm lẽ thật. Uyến Lăng lục ghi: »ƒ# 
0È 42 HH. ý 4+ ñR 7 SE. HÈ ñ 
bàv 7Ñ —#.: PT 2È ñ 3. 
HH Ất & 2JE . — Từ Phật đến Tổ đều không 
bàn việc gì khác, chỉ bàn về Nhất tâm, 
cũng gọi là Nhất thừa. Thế nên tìm kiểm lẽ 
thật ở mười phương mà không có thừa nào 
khác«. 






































ĐỂ ĐÁNG 3š # 
Xác đáng, thỏa đáng, thích hợp, hay. Mái 





























Am ngữ lục ghi: »| 8 % ỳ}b ñR #4 
>í {tù BỊ  Zš 1H: ñ äƒ H ñữ lí. HỨ 





fx Z !ù 7K fLŒŒ. nỊ äB HÈ 9 jq JJ. 
~ Nhân dịp sư xem ngữ lục của ngài Huyền 
Sa, rất thích đoạn Ngài khám phá Linh 
Vân và nói: Hay thì thật hay, nhưng dám 
bảo đảm là lão huynh còn chưa triệt ngộ. 
Đáng gọi là như vách cao muôn trượọng«. 








ĐỂ ĐÁNG HÁN 3š # ;# 
Người đã lãnh ngộ thiền pháp. Tiết Pháp 
Luân Ngạn Tư Thiền sư trong NĐHN q. 12 


























ghi: »‡? & ñl šäƒ È*. 3l Ít lu li. 
St li AH S lũ . TU # tHấT Rề ¿ - Nếu 





là người đã lãnh ngộ thiên pháp thì toàn 
thân không chướng ngại, hành động không 
sai sót, năm tay ra khỏi cõi bụi hồng«. 


224 


ĐỆ CÔN #% RE (287) 





ĐẾ QUÁN ## 3# 

Xem kỹ, Quán sát lẽ thật. Tiết Pháp Nhãn 
Hy Minh Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: 
»ất H ñl lỗi. 1H Zi lãm \ # ÏR ¿ — 
Điểu này cũng cẩn các ông lưu ý, mỗi 
người phải xem kỹ«. 

ĐẾ TÍN 3# 1š 

Tin tưởng một cách cung kính và chí 


thành. Tiết Vân Cư Pháp Như Thiền sư 
trong NĐHN q. 20 ghi: »fii $ 3ï 4ï ñ# Zš 

















Tâm Yếu ghi: »Ih| 2 HH #t#Zˆ đ Đ , 
% JK fúU ñHv ñh 2K PJ fí Ÿ{ }X 1Ñ 7R 

















À ¿ — Về sau nếu có nói nhiễu lời, đêu là 
lời nói ứng phó, không từng có thật pháp 
đề cho người«. 


ĐỂ ĐỊCH SINH TỬ 34 #& #% #, 

Đối phó sinh tử luân hồi, siêu việt sinh tử. 
Tiết Hòa Sơn Huệ Phương Thiền sư trong 
NĐNN q. 18 ghi: »#Ä †¡: 2% 2š ÿK. F1 Kế 
ỳ 5% R 4% #. 1ñ 8ð 3 43 II f§ 2} HH 























.. Mứ 2® ñÊ Ƒ1. PL#.H r8 HH Í# 
HẺẻ. HR E1: xi2 Tế thản l3 = 
„ X ƒ EZ#. %*wji. ñỤ là 
#Ñ HỆ lã s — Sư xiàn học đủ bậc tông 
tượng ở miễn hữu ngạn Chiết Giang. Cuối 
cùng đến Long Môn, sư đem sở chứng lúc 
bình thường ra bạch cùng Phật Nhãn. 
Nhãn nói: Những thứ này đêu là học giải, 
chẳng phải việc cứu cánh. Muốn liễu thoát 
sinh tử phải cầu diệu ngộ. Sư giật mình và 
tin tưởng một cách cung kính chỉ thành«. 

















ĐỂ #& 

Nào? G2 Minh Giác ngữ lục q. Ì ghi: 
»[lñj: 4l 5 jẽ ÿ RE? 4  #. 1ã 
jã HÈ ÌH? — Hỏi: Trải tóc lót bùn do việc 
gì? Thí thân lấy (nửa) kệ là vì ai?« 














ĐỂ CÁ #& 8i 

Trợ từ song âm, tương đương với chữ 
»đích« có nghĩa là »của«. Tiết Trường Lô 
Thanh Liễu Thiền sư trong NĐHN q. 14 
ghi: »Ill f# JK fñ. tị f? H #H: ñấ À 
J§ fñ. ñø \_H Bl s — Của sơn tăng thì 
sơn tăng tự biết, của các ông thì các ông tự 
nóï«. 


ĐỂ ĐỊCH NGỮ 34 #4 ‡# 
Lời nói ứng phó, lời nói biện bác. Đoạn Té 








œ 
1E 








%.. 3% Á: 36 # lỗ H. 2í ⁄Z JK 
#L. RỊ #4 Bš †[ li. — Nhưng đối với 
ngũ gia tông phái, việc môn đình thi thiết 
thì chẳng phải không, dù cho biện được 
thoải mái rõ ràng đi, cũng là việc hư huyễn 
không thật. Néu muốn đổi phó sinh tử luân 
hồi thì cách xa như trời với đấtk«. 














` 1g 








ĐỂ NGHĨ 34 3t 

Còn gọi: Để ngô. Ứng phó, đối phó. Ngộ 
Bản ngữ lục ghi: »ÊÑ † % F 8 — 3: 
flV L1 — l8 4kÌ8.... #4 
—# 14 HH HÍủỦ.v ƒ  H f#l‹ 4 
3 lí 2í lv ÍHI ff[ ‡€ Bt 1b? — Dưới 
hội Diêm Quan có Ï vị tăng chủ sự, chợt 
thấy một gã quỷ sứ đến tìm bắt mình... 
Trải qua 7 ngày quỷ sứ đến tìm vị tăng áy, 
từn mãi mà không được. Nếu lúc bị nó tìm 
được thì làm sao đối phó đây?«. 









































ĐỂ TỬ 34 # 

Liều chết. Một Am ngữ lục ghi: »‡† #II †È 
đồ v. TH #É #Š 3ý. — Vất bỏ thân mạng, 
liều chết tham cứu«. 





ĐỆ CÔN %# & (287) 

Huynh đệ (anh em trong đạo). Tổng . 
Võ Khó ghi: »( f# ?* 3 X li ) 4 1š ÿb 
mm. 2 lú 2 lš Ế† #hj. BH E| S 


= ñn o ốẻ ZZ 























225 


ĐỆ ĐẠI 3# {\ 





3i #I ÌM j3 3! HÀ. — Thiển sư Bảo Ninh 
Dũng đến Trường Sa Vân Cái tham kiến 
Hòa thượng Dương Kỳ Hội, cùng Hòa 
thượng Bạch Vân làm huynh đệ.« 





ĐỆ ĐẠI :# 4À, 
Đời này tiếp nối đời trước, mỗi đời tiếp nối 
nhau. Khai thị Thiền nhân Đồng Văn Thừa 





trong HSLNMDT q. 1 ghi: »4> f“, 9 BÈ , 
1V ðR ñM 2. 7® — † JX#. 1ƒ 





‡ #.-— Đầu đã Ca-diếp rạng mặt mỉm 
cười cho đến 28 vị Tó, đời này tiếp nồi đời 
trước trao tay«. 


ĐỆ NHẤT CÚ 

Chỉ cho ngữ cú biểu đạt thiền nghĩa huyền 
diệu. Tiết Quy Tông Chính Hiền Thiền sư 
trong NĐHN q. 20 ghi: » RE ZŠ —- ñJ #1 {n[ 
i1? Hố8f§£ [ WiHÍS. #2 
“HH 2È.. - Rối cuộc đệ nhất cú làm sao 
nói? Cho dù ngươi hoàn toàn nói được 
cũng không khỏi bị chỉ phối.« 








ĐỆ NHẤT ĐẠO # — :# 

Diệu đạo vô thượng, chỉ cho thiền pháp. 
Tối Thượng Thừa Luận ghi: »” 2) # 
231. #J3*` &b ZØJ 9Š %4. 1H XÃ 
Ñl. À7. 41 #ï Mã 
ƒfl Eq # Ä so 2 ĐỊ 3H EU tt fR Út Si. 
T mù. #®— 1. - Hãy nỗ 
lực! Hãy nỗ lực! Khuyên nhau câu bản tâm 
chớ theo vọng tưởng. Quá khứ không biết, 
việc đã qua cũng không bằng, nay thân 
hiện tại may có được và nghe diệu pháp. 
Rõ ràng khuyên bảo nhau, nhất quyết giải 
cho được lời này, biết giữ gìn tâm, là đệ 
nhất đạo.« 





kế 


























mm 
IHỊ 























ĐỆ NHẤT NGHĨA # — š. 
Chỉ cho chân lý tối cao của Phật giáo, thiền 


nghĩa huyền diệu tột cùng. Mật Am ngữ lục 
ghi: »ïï ?#Š — 3$. li Eð. - Diễn 
bày đệ nhất nghĩa, đề khởi tối thượng 
thừa.« 











ĐỆ NHỊ CÚ # — 4) 

Đối lại »đệ nhất cú«, chỉ cho ngữ cú biểu 
đạt ý nghĩa thông thường. Tiết Quy Tông 
Chính Hiền Thiền sư trong NĐHN dq. 20 
ghỉ: »H ?Z5 — #J 1 fiƑ Ìli ? Sẽ # HỊ 
1: # 2 Wlÿ. 4 R K #& ft. 
HH II. #H ññ 2 P # H lñ 3. 
1# ?ZŠ — fJ. — Rót cuộc đệ nhất cú làm 
sao nói? Nếu các ông đối với lúc thể giới 
chưa thành láp, lúc cha mẹ chưa sinh, lúc 
Phật chưa ra đời, lúc Tổ sư chưa từ Ấn Độ 
sang mà nói được cũng đã là đệ nhị cú.« 

















ĐỆ NHỊ ĐẦU # ~ ãã 
Còn gọi: Đề nhị, đệ tam thú. Chỉ cho sự lý 
ngoài thiền pháp huyền diệu. Tiết Huệ 
Thông Thanh Đán Thiền sư trong NĐHN 
q. 20 ghi: »iết đt ‡H . 1E #H #ƒ l3 2| 






























































Jlầ. 5# m5 2. XU Z# 3 Ấ ÊV. 
MỊ ME đfV CÚ 3 — ỨI, — HẾMH 
#7.  # 2® ãĩí flf.. — Nói về Phật Tô 




















giống như trên da thịt lành lặn khoét vết 
thương; nêu công án cô nhân cũng như ăn 
cơm thừa canh cặn; một khi nghe liên ngộ 
đã rơi vào đệ nhị đầu; một khi nêu lên liên 
làm sớm bỏ lỡ thời cơ rồi.« 


ĐỆ NHỊ NGHĨA # — š, 

Đối lại »đệ nhất nghĩa«, chỉ cho nghĩa lý 
ngoải thiền nghĩa huyền diệu. Đệ nhị nghĩa 
là những điều không khế hợp thiền pháp. 
Chương Nam Thiền Khế Phồn Thiền sư 
trong CĐTĐL q. 19 ghi: »I? 4ï ft l]. 
JỊ {n[ l© ?ZŠ — 3. B El. f#†ƒ  JH ?Z5 
— 3. FHL. Nữ. ññEl. Di # 















































226 


ĐÍCH ĐÍCH #J #4 





— 3§ th; — Khi ấy có vị tăng hỏi: Thế 
nào là đệ nhất nghĩa? Sư nói: Sao chẳng 
hỏi đệ nhất nghĩa? Tăng nói: Hiện đang 
hỏi. Sự nói: Đã rơi vào đệ nhị nghĩa rồi.« 


ĐỆ NHỊ NGUYỆT # — ÿ 

Mặt trăng thứ hai, chỉ cho hình tượng hư 
vọng. Bài thơ gởi Diệu Quả Chính Trưởng 
lão trong MGNL dq. 2 ghi: »# #Ê 4 ÃII 
ñÙ mẾ . l ]Ế 2| #§ 25 —. N s — Du lịch 
không biết tham phỏng ai, từng nói bấu 
trời không có mặt trăng thứ hai. « 






































ĐỆ TƯƠNG !# 38 

Tiếp tục theo thứ tự, lẫn nhau. Tiết Dược 
Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 4 ghi: »#É 
JÈ 3k ñl 39 Š ‡H Hồ jŸ : - Từ đây Thấy 
trò giúp đỡ lẫn nhau«. 




















ĐỊA ĐẦU 3» 58 

Điểm cuối cùng, mục đích. Tiết Trường Lô 
Thanh Liễu Thiền sư trong NĐHN q. 14 
ghi: »ãl ƒ# †È d ƒ. 3X R Xã Hm 'h 
„ TE J# 2E #3 #l| Rh l — #J? - Biết 
được chiếc gậy vẫn còn là chuyện trên 
đường đi, vậy thể nào là một câu đến điểm 
cuối cùng?«. 

















ĐÍCH ## 

Đích xác, xác thực. Tiết Tục Nghệ Ngôn 
trong NHỌQL q. 30 ghi: »‡ Sĩ ÿz #‡ Ấï 7N 
Jl. ... Mr  W  Í 6 72. l8 
'H # f. 2 ăn fW 3X. HỊ RE 3 ‡H 
3ˆ. — Hồng Giác Phạm viết có 6 loại... 
Chữ nghĩa già giặn này xác thực là của 
hàng danh gia, trong chư tăng ít có. Nếu 
luận về Phật pháp thì nửa ưu nửa khuyết«. 






































ĐÍCH CỐT TÔN 3ä # # 
Cháu đích tôn, chỉ cho người được truyền 


thừa thiền pháp đời thứ ba. Tiết Đạo Quân 
Pháp Như Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: 
»|Jä| í ƒ fï Z Fl: 7E ?Ä lH Jý Äf #ã 
ìH. “ H ® 7P 5) l2 HỊ, l8 ‡h -[ #† lị 
tRãu.v 4 ẾH XÃ Hệ MR 1Í ÍÃ s « 

»Viên Cực Thường tán chỉ viết: 

Sinh thiết diện bì nan tấu bạc 

Đăng nhàn cử bộ động càn khôn 

Hí niêm Thập Trí Đồng Chân thoại 

Bất phụ Hoàng Long đích cốt tôn«. 

»Ngài Viên Cực Thường khen sự như sau: 














Nhán cách lạnh lùng khôn ghé họp 
Bình thường cất bước động càn khôn 
›Thập trí Đồng Chân‹ nêu tông chỉ 
Chẳng phụ Hoàng Long cháu đích tôn«. 


ĐÍCH ĐÁNG #9 # 

1. Thích hợp, thỏa đáng. Đại Cháu ngữ lục 
q. hạ ghi: »š*# l 3l Z£ ñ  lỊlU # 
2. Ml 2 X 3Í #4 .. 1l fỊ BỊ 
f lí? — Vừa rồi Thiển sư nói Chân như 
có biến đối, bây giờ lại nói không biến đổi, 
thế nào mới thỏa đáng?«. 

2. Cứu cánh, rốt cuộc (Biểu thị ngữ khí 
nghi vấn). Tiết Đại Hồng Thủ Toại Thiền 
sư trong NĐHN q. 14 ghi: »2 | # lỗ] #2 
th: #J #È? tị H: EER? #8 
MỊ. 7 lHỊ Bš +: 3 HÍ lữ Z& [| & 4 
fỊ #È. 1E: 1E & HỆ. HÙ l RE #t 
HJ#? — Thứ sử họ Lý hỏi Dược Sơn: Họ 
øi? Sơn đáp: Vừa đúng lúc? Lý mờ mịt, 
liên hỏi Viện chủ: Vừa rồi tôi hỏi Trưởng 
lão họ gì, ngài đáp rằng Vừa đúng lúc. Rốt 
cuộc là họ gì?«. 






























































ĐÍCH ĐÍCH #9 #9 

1. Xác thực, chân thiết. Tiết Tô Châu Tây 
Thiền Hòa thượng trong NĐHN dq. 4 ghi: 
»= # T — ñW 2 Øí RHỊ %# [ä|. #1 fHJ 
2¿ 1H lữli pH 2£ f HE X4? - Tăng hỏi: Ba 





227 


ĐÍCH TỰ ƒ# ii 





thừa, mười hai phẩn giáo thì chẳng hỏi, 
thế nào là ý xác thực của TỔ sư từ Ấn 
Độ?«. 

2. Chỉ dạy một cách thiết thực. M#z Tịnh 
ngữ lục q. hạ ghi: »Í† [Š] 34 1lI J1 #§ Bị): 
£P Á m n E Z4. ññ HỦ HD EJ. 
2a: I8 #3 — BÍ 4E T v f7 H lR 
tí HỦ flỤ? — Tăng hỏi Thiển sư Đương 
Sơn Khải: Nãy giờ người học đứng đợi, 
thính Thây chỉ dạy một cách thiết thực? 
Khải nói: Trong đây ta vừa đi tiêu xong, có 
cái gì là cao siêu thiết thực?«. 












































ĐÍCH TỰ # #4 

Nối pháp dòng chính. Tông Môn Võ Khó 
ghi: »ì# 3 7# II MIEH 7ú Jƒ Ñ. H Yf 
Z Í MU. — Hòa thượng Trạm Đường 
Chuẩn, người phủ Hưng Nguyên, nối pháp 
dòng chính của ngài Chân Tịnh Khắc 
Văn«. 

















ĐỊCH DIỆN PHÂN PHÓ #, ø 2 #‡ 
Tận mặt giao phó, trước mặt dặn dò. Tiết 
Hưng Thánh Trọng Mãn Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 8 ghi: »li Iñ[ 2} fƑ. ® ft # 
#. äỊJ HR ft EẾ. HÃã {£ 3 %Xx, E + 2# 
8 it. Đi Đ} 2š lRÀ 2 BEễ . — Tận mặt 
giao phó, chẳng đợi nói rõ bằng chữ 
nghĩa; trước mắt hợp cơ gọi là tham 
huyền. Bác thượng sĩ nếu được như thế sẽ 
khiến cho tông phong chẳng suy sụp«. 





ĐỊCH DIỆN THỪA ĐƯƠNG ⁄ 
+ # 

Trước mặt nhận lấy, khế hợp thiền cơ. 
»Bài minh viết trên tháp« của Phụ Cát Tất 
trong Mật Am ngữ lục q. cuối ghi: 

ïf # — ïÄ , HC ng 

“® † lá ờ{. HH l đñ 1 
1l Số 4ï KV ft BỊ ñ8 3 


II 


xi 








<% 


%4 Ñft tí Jã v HH LH Z& ?4« 

»Tào Khê nhất trích, 

Nguyên viễn lưu trường 

Chí ư Lâm Tế 

Kỳ đạo ích trương 

Như kích thạch hỏa 

Như thiểm điện quang 

Bắt ly đương xứ 

Địch diện thừa đương«. 

»Giot nước Tào Khê, nguồn xa giòng dài 
Đến nơi Lâm Tế, đạo ấy hoằng khai 
Như lửa đa nháng, như ảnh điện chớp 
Chẳng rời nơi đây, trước mặt nhận lấy«. 


ĐỊCH DIỆN TƯƠNG TRÌNH #. # 
‡8 # 

Trình ra trước mặt. Huệ Tịch ngữ lục ghi: 
»ili lñ| ‡H 1#. 3X & ñh i4. . 8 ÿú JÉ ÌŸ 
Ñ( 8Ã „ — Trình ra trước mặt vẫn còn là kẻ 
độn căn thì đâu thể so sánh với sự biểu 
hiện trên giấy nực«. 























ĐỊCH LUẬN #t 3 

Biện luận. Tiết Báo Ân Huệ Minh Thiền sư 
trong NĐNN q. 10 ghi: »Ñ§ # lễ X Ấ LH 
Hỳ #Ƒ,. f#lH Š LE & l§ Í 1ã 
ñU. 2 ñ HH MẦM „ — Sự fÌm 
cách đời sang am Bạch Sa Trác núi Thiên 
Thai. Thượng tọa Hữu Bằng Ngạn học 
rộng hiểu nhiễu, đến thăm sư biện luận 
tông thừa. « 












































ĐỊCH SINH TỬ #t # #, 

Siêu việt sinh tử, là cảnh giới của người 
thiền ngộ. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng 
ghỉ: »4` ñ* HH s# Đồ ‹ x BẸ T To 
Z 3 31H ñj đã. $f #  # 2L. — 
Không biết được cây khúc lục thì làm sao 
biết ăn quả của nó? Không qua được cửa 
ải Tổ sư thì làm sao hiểu được cảnh giới 
































228 


ĐINH SÁT CƯỚC CÂN $ï #š¿ J§ ER 





thiên ngộ.« 


ĐINH CHỦY THIẾT THIỆT 4ï # 3 
K1 
Miêu tả cơ ngữ sắc bén cứng rắn. Tiết 
Trường Lô Ứng Phu Thiền sư trong 
NĐNN dq. 16 ghi: » [: 3. Bi X4 Z£ HH: 
ha l# + ñt. BÀ 
4 X.s Ki ®ĩ. k R 1 #5 v 
JII 4 RÚỦ. k2 fR lí Bế? 2 HH Z4 4 
J 5ã 8Ä 1í J§ 3 flt v mà Jã LH fl z£ lí 
®. ll Tï J? — Sư thượng đường nhìn 
đại chúng nói: Cái gì mà ôm không tụ, gạt 
chẳng tan, gió thởi không vào, nước rước 
chẳng dính, lửa thiêu chăng được, dao 
chặt không đứt? Là cái gì vậy? Trong 
chúng có thiên tăng cơ ngữ sắc bén cứng 
răn không, thử vì sơn tăng phán biệt rõ 
xem? Có hay không?«. 


se 








c4 




















Eờ ĐH 

















ĐINH NINH T # 

Cần thận, rõ ràng. Phạm Kỳ ngữ lục q. 7 
ghi: 

tị ft — r bị H th 

X#1I#liiHãS 

# Jš fí  lZ H R 
Ñ lỗi E2 †T 5l ilñ W 
Sơn tăng nhất phiến nhàn điền địa 
Xoa thủ đỉnh ninh vấn Tổ ông 

Kỷ độ mại lai hoàn tự mãi 

Vị lân tùng trúc dẫn thanh phong. 

Một khoảnh đất hoang trước núi xanh, 
Chấp tay cần thận hỏi cha ông, 


























Bao phen bán ấi rồi mua lại 
Vì thương tùng trúc gió trong lành. 


ĐINH PHÚC BẢO “4r 3§ 
1952) 

Học giả Phật giáo hiện đại, tự là Trọng 
Hữu, biệt hiệu Trù Án Cư sĩ, người đất Vô 


¡ £ (1874- 


Tích, Giang Tô, Trung Quốc. Năm 22 tuổi 
ông học tập ở Giang Âm Nam Thanh Thư 
Viện. Niên hiệu Quang Tự thứ 27 (1901) 
đời Thanh, đến Đông Ngô đại học đường ở 
Tô Châu học y khoa. Năm 1903 nhậm 
chức Giáo sư Toán học và sinh lý học tại 
Đại học Kinh Sư, trở lại nhậm chức Giáo 
sư lớp phiên dịch. Năm 1905, ông đọc ngữ 
lục Thiền tông, trích lục một số lời viết 
làm bài minh. Còn kết bạn với học giả 
Dương Nhân Sơn. Năm 1908 ông hành 
nghề y tại Thượng Hải và sáng lập Y Học 
Thư Cục. Năm 1916 ông sùng tín Phật 
giáo, năm sau biên ấn Phật học thư tịch. Có 
trứ thuật 34 sách Phật học như »Phật Học 
Đại Từ Điển«, »Lựục TỔ Đàn Kinh Tiên 
Chủú« V.V... 


ĐINH QUYẾT KHÔNG TRUNG 47 
lt È 

Còn gọi: Hư không định quyết. Đóng cọc 
vào hư không. Chỉ cho hành vi hư vọng, 
không thể làm được. N gũ Đăng Hội 
Nguyên q. 20 ghi: »$[ ĐÄ “Z1. x2 Jủ Ấ 
}k 9| `. - Đóng vào hư không đâu thể so 
sánh với việc ra vào ngôn ngữ rồi rắm«. 











ĐINH SÁT CƯỚC CÂN 4ï # # š§& 


Triệt ngộ thiền chỉ, hoàn thành bản phận 
đại sự. Tiết Tín Tương Tông Hiển Thiền sư 
trong NĐHN q. 18 ghi: »ƒÈ {k Hñ 5 ?3 
JÈ. RMD2#. 6B X W 4. 
— Hỗ BH: mi ñ lệ [Ñ 3. Ÿ#X # 
JR Íï › ki £ £ ? HH) ñ RF Hũ 
†£. El: 3] ấ%x JẦl #R 1H. Đến quy y với 
ngài Chiêu 2H được xuất gia, thọ đây đủ 
giới, sau đó theo chúng thưa hỏi tham 
thiên. Một hôm Giác hỏi sư: Đứng trên 
ngọn múi cao ngất, đi dưới đáy biển sâu 
thăm. Ngươi hiểu như thế nào? Ngay lời 






































220 


ĐÌNH TIỀN BÁCH THỤ TỬ /& ïƒ ‡ñ BÌ # 





này sư chợt ngộ, nói: Con đã triệt ngộ 
thiên chỉ.« 


_>— 


ĐÌNH TIỀN BÁCH THỤ TỬ # ñïi 


3a Đ} 7 

Cây bách trước sân, là cơ ngữ của Hòa 
thượng Triệu Châu đời Đường, cũng là 
công án nổi tiếng được thấy nơi tiết Triệu 
Châu Tùng Thâm Thiền sư trong NĐHN q. 
4 như sau: »Íf† [l]: 1i {[ Z¿ ‡H li P 2 
R? HÚH: ÿ ñfÚ HE #. H: 
lú # lấế lš 7ã \? HữEH: 3k 4 đế lš 
7À. El: # fJ & 3H HỤ D 2# 8? 
đi El: JÉ Hí lH BỊ Ý : - Tăng hỏi: Thế 
nào là ý Tổ sư từ Ấn Độ sang? Sư đáp: 
Cây bách trước sân. Tăng thưa: Hòa 
thượng chớ đem cảnh dạy người. Sự bảo: 
Ta chăng đem cảnh dạy người. Tăng hỏi 
lại: Thể nào là ý Tổ sư từ Ấn Độ sang? Sư 
đáp: Cây bách trước sán.« 


























Mũi nhọn của công án này ở chỗ gợi ý 
người học chớ nên tìm tòi câu nệ trên ngôn 
ngữ, không nên rơi vào tri thức kiến giải, 
tình niệm ý tưởng, cần phải thoát khỏi tất 
cả, lập tức ngộ nhập. 


ĐÌNH TÙ TRƯỜNG TRÍ ;š BH K # 
Biện pháp trì hoãn để tìm cách đối phó. 
Nam Tống Nguyên Minh Thiền Lâm Tăng 
Báo truyện q. 1 ghi: » H #8 |N E #' ` 
3š ìl ‡H 2 ! — Chẳng được trì hoãn, hãy 
nói mau địl« 

















ĐÌNH TUẤN #£ 44 (1299-1368) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Đồng, tự là 
Dụng Chương, hiệu là Lại Am, Lại Ông, 
Ký Xuyên, người xứ Phàn Dương (Ba 
Dương, Giang Tây). Thuở nhỏ xuất gia, 
học rộng nhớ dai, rất am tường những sự 
thật triều Tống, bậc túc nho đều khâm phục 


sự hiểu biết sâu rộng của sư. Sư yết kiến 
Tiếu Ân Đại Tố ở Thiên Trúc. Đại Tố khen 
rằng: »Ông là dòng dõi Hoàng Long, Phật 
Ẩn.« Khi Đại Tố trụ trì chùa Long Tường, 
chùa Tập Khánh ở Nam Kinh đều mời sư 
làm Đệ nhất tọa. Về sau sư lần lượt trụ các 
chùa Long Phong, Thụy Nham, Trung 
Thiên Trúc, Tịnh Từ. Niên hiệu Hồng Võ 
thứ 1 (1368) đời Minh sư thị tịch ở Chung 
Sơn. Tác phâm: Ký Xuyên Tập, Ngũ Hội 
ngữ lục. 


ĐỊNH # 

1. Tâm chuyên chú một cảnh mà không tắn 
loạn. Chương Tổ thứ 16 La-hầu-la-đa trong 
CĐTĐL q. 2 ghi: »( ## #5 ) 3 ñã : ZK 
X ŸÑ II L-. “® ?* ld fl fl SÊ j % 42 
ÀAX#.;. #ñãf%#HñZ. #@=+H 
2 ? AE jủ . — Tôn giả lãnh đạo các học 
chúng theo ngược dòng mà lên, khi đến 
thấy Tăng Già Nan Đề ngôi yên nhập định, 
Tôn giả cùng học chúng đợi chờ. Trải qua 
21 ngày mới xuất định.« 

2. Cân lường. Tiết Hoàng Long Tử Tâm 
Tân Thiền sư trong GTPĐL q. 25 ghi: »§ñ 
r # :. lâ 11A EH 3t Ất ?ì †H Í. 
- Cân đong đo đếm giống như người mở 
tiệm tạp hóa.« 

3. Phân biệt rõ. Chương Pháp Đăng Thái 
Khâm Thiền sư trong CĐTĐL q. 25 ghi: 
»⁄ k ñH \| ñ nh Thị lñ PH Ấí. Ác HỊI 
2E Zñ 4H ÍH Rl. 18 Zế ƒ$ l#.. — Hóm 
nay các ông thứ nói đạo lÿ xem đáy là Như 
Lai Thiển hay là Tổ Sư Thiên? Có phân 
biệt được chăng?« 
















































































ĐỊNH BÀN TINH # # # 

Còn gọi: Định bản tứ. Định bàn: Cái cân. 
Tinh: Cái khía (trên cân xách), con số (trên 
cân đồng hồ). Thông thường dùng Định 


230 


ĐỊNH HIỀN # # (1860-1941) 





Bàn Tỉnh làm dụ để chỉ cho tiêu chuẩn của 
một sự việc. Thiền tông dùng từ này để chỉ 
cho kiến giải chủ quan. Vô Môn Quan ghi: 
»ÃÄ Hú 5J| Z 7Ð ÁN v iD j8 xế I8 R. Ÿ 
#I ìf đi fñ flù 7. = H HH. - Đại 
Mai khiến cho bao nhiêu người nhận lâm 
theo kiến giải chủ quan, đâu biết nói một 
chữ Phật thì phải súc miệng đến ba ngày«. 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 








ĐỊNH CHẤP # ‡L 
Chấp trước, câu nệ. Tiết Huệ Trung Quốc 
sư trong TĐT q. 3 ghi: »€ “E 3 Iỹ. Á“ 
fE hi. Ã 1ã, lò Đo 
Tỉ AE Ÿ\ ÍM RE Ấ Íb lối. ẤE + lề 
— 2f# ME 4Ù. đ ÈŠ HừÈ H8. ủ TẾ 
l§ #ế El: = # #3. — ĐJ ME sò 
1l. — Lúc chúng sinh mê thì đóng cứng 
tính trở thành tâm; khi chúng sinh ngộ thì 
tan chảy tâm trở thành tính. Nếu ngươi 
chấp trước loài vô tình không có Phật tính 
thì lẽ ra Kinh không nên nói: Tam giới duy 
tâm, vạn pháp duy thức, nên kinh Hoa 
Nghiêm nói: Tất cả pháp trong tam giới, 
chỉ do tắm tạo«. 






































si 

















— 





ĐỊNH CHIẾU THIỀN SƯ # 7& ##ÿ #7 
Hiệu của Thiền tăng Đạo GIal đời Tống. X. 
Đạo GIaI. 


ĐỊNH ĐÁNG # # 

Còn gọi: Định thủ. Nhận biết, phân biệt rõ. 
Tiết Chân Tịnh Khắc Văn Thiền sư trong 
LĐHY q. 14 ghi: »ã# ## f##.. H ll 3š # 
Đt ỳf #Ị fĐL —: 5B MhìS? Đtg Hiìn lk 
lll? HH 2 lý Tí s — Chư Thiển đức, 
hãy nói là Ninh vui vẻ có giống như Tam 
Thánh vui vẻ hay không? Không có gã nào 
vui vẻ sao? Hãy bước ra phán biệt rõ 
xem. 












































ĐỊNH ĐỊNH # # 
Chắc chắn, nhất thiết phải. Phạm Kỳ ngữ 
lục q. 3 ghi: SiiMd HÀ, cà „ ø BỤ 7 






































z3: 2“HãiXHấ 3H. f 13 4: 
. ĐE lừ l Tp 48 BE. đÑ 2k 
ñí tH Ø2} #. #ỉ 5% 4i #3 LH BH. 























7H. H tu ðÄ fh  Ñ : - 
Kiết hạ, nhằm lúc tiểu tham... Sư nói: Hôm 
nay cột miệng túi vải lại, có cũng bị túi vải 
bao trùm, không cũng bị tui vải bao trùm, 
chung quy chưa có phân thoát ra. Nếu 
muốn miệng túi vải mở ra, nhất thiết phải 
là 90 ngày, bót một ngày cũng chăng 
được« 


ĐỊNH ĐỘNG # # 

I. Chớp mắt. Tiết Phật Giám Thiền sư 
trong GTPĐL q. 25 ghi: »ÄX #I Jt Ef. đi 
li JH #. KñR LH ÑỮ. 5 &: 23}. 
lịị 4> šB Ñ + À BH j§ Ä ý. Sã pH 
ìR. H M iỆ #. IR H  # Z lẬ. 
II LI HỆ 2E fN . — ÁMuốn biết việc này 
thì phải tận mặt trình nhau, còn việc về 
trước chưa nói mà sớm đã lỡ qua. Giống 
như chim đại bàng chúa vào biển lớn A-lô, 
võ cánh rẽ sóng đề bắt rồng ăn thịt. Trong 
khoảng chớp mắt sớm đã bỏ thân mất 
mạng«. 

2. Do dự, ngờ vực. Tiết Tam Giao Trí 
Tung Thiền sư HôHgh, NĐNN 4q. 11 ghi: »Z 
H  Zi H.. 4ò Ä Ä # J. - Cẩn 
dùng thì dùng ngay, tâm ÿ chớ có ngờ 
vực«. 







































































ĐỊNH ĐƯỜNG # # 
Thiền tăng đời Minh, tên Bản Thiếp, hiệu 
Định Đường. X. Bản Thiếp. 


ĐỊNH HIỀN # %# (1860-1941) 
Tăng nhân hiện đại, họ Hoàng, tên Duy 


231 


ĐỊNH HUỆ # # 





Tiền, tự Lễ Xướng, người xứ Tấn G1ang, 
Phúc Kiến; tham học với Bát Chỉ Đầu Đà. 
Sư trụ trì chùa Nhất Phiến ở Nam An. 


ĐỊNH HUỆ # 3 

1. Thiền tăng cuối Lê đầu Lý, thuộc thiền 
phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi đời thứ 12, nối pháp 
Thiền Ông Đạo Giả. Sư họ Khúc, quê ở 
Câm Điền, Phong Châu, Việt Nam. Sư trụ 
trì chùa Quang Hưng, làng An Trinh, phủ 
Thiên Đức. 

2. Thiền tăng đời Ngũ Đại (900-960), họ 
Phổ, tên Huân, người Thủy Hưng, Quảng 
Đông, Quảng Đông, Trung Quốc. Sư nối 
pháp thiền sư Long Cảnh Đạo Luân thuộc 
tông Vân Môn đời thứ 3, trụ trì chùa Ông 
Sơn ở núi Linh Trì tại Ông Nguyên. Nam 
Hán Chủ ban hiệu Định Huệ Đại Sư. 


ĐỊNH HUỆ THIỀN SƯ # # 3# Éñ 

1. Thụy hiệu của Thiền nhân Tông Mật đời 
Đường. X. Tông Mật. 

2. Thụy hiệu của Thiền tăng Huyền Ứng 
đời Ngũ Đại. X. Huyền Ứng. 


ĐỊNH HUỆ TỰ # # ‡ 

Chùa ở núi Tiêu Sơn, thành phố Trấn 
Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tương 
truyền được xây cất khoảng niên hiệu 
Hưng Bình (194-195) đời Đông Hán ban 
đầu gọi là »Phổ Tế Am«, đời Tống đổi tên 
là »Phố Tế Thiền Tự«, có các vị Thiền sư 
như Viên Ngộ Khắc Cần, Khô Mộc Pháp 
Thành, Phật Án Liễu Nguyên từng hoằng 
pháp tại chùa này. Đời Nguyên đổi tên là 
»Tiêu Sơn Tự«, đời Thanh vua Khang Hy 
đi tuần tra phía nam có đến nơi đây, ban 
cho tên »ĐÐịnh Huệ Tự«. Về sau có Cổ 
Tiều Trí Tiên trụ chùa này đến 40 năm 
thay đổi chế độ con cháu xuất gia thành 


chế độ truyền cho kẻ hiền ở mọi nơi, chấn 
hưng tông phong Tào Động, cùng với Cổ 
Sơn Tự ở Phúc Châu là đạo tràng chủ yếu 
của tông Tào Động thời cận đại Trung 
Quốc. Tự viện kiến trúc hùng vĩ, phía 
trước có Thiên vương điện, ở giữa là Đại 
hùng bảo điện, phía sau là Tàng kinh lâu, 
ngoài ra còn có Trai đường, Đại liêu, Niệm 
Phật đường, Phương trượng thắt. 


ĐỊNH HUYỆN KHAI NGUYÊN TỰ 
THÁP # #4 ñ] Z 3 3# 

Còn gọi: Liệu Địch Tháp. Tháp nằm trong 
Khai Nguyên Thiền Tự, huyện Định, tỉnh 
Hà Bắc, Trung Quốc. Niên hiệu Hàm Bình 
thứ 4 (1001) đời Tống vua Tống Chân 
Tông hạ chiếu xây tháp, niên hiệu Chí Hòa 
thứ 2 (1055) hoàn thành, vì trải qua 5Š 
năm xây dựng nên có lưu truyền truyền 
thuyết »chặt sạch cây trên núi Gia Sơn để 
làm thành tháp Định Châu«. Huyện Định 
thời Tống cùng với nước Khiết Đan sát 
nhau là yếu điểm quân sự, Tống vương 
triều lợi dụng tháp này để dò xét tình hình 
quân địch cho nên gọi là »Liệu địch tháp«. 
Tháp xây trên đài cao, bằng gạch hình bát 
giác, I1 tầng, cao 84,2m, là tháp cao nhất 
hiện còn ở Trung Quốc. Mỗi tầng thăng 
đứng và tỉ lệ cao độ cân xứng, kết cấu 
nghiêm cân. Tháp được tô màu trắng. Tầng 
thứ nhất khá cao, trên có mái tháp tòa 
bằng: các tầng còn lại chỉ có mái tháp mà 
không có tòa bằng, Hình thức mái tháp là 
dùng gạch chồng khít nhau để gánh lấy 
mái ngắn, mặt cắt của nó hiện ra đường 
cong lõm rõ ràng. Tháp phân làm hai lớp 
trong ngoài, xung quanh có hành lang bao 
quanh, trong cột hình bát giác trung tâm có 
bậc thêm bằng gạch đi lên đỉnh tháp. Trong 
tháp hai vách đều có Bích Phật khám 


232 


ĐỊNH TRƯỚC # # 





(khám thờ Phật trên vách), trong Phật 
khám nguyên có bích họa và tượng đắp. 
Trên vách hành lang gấp khúc bao quanh 
mỗi tầng lung linh ngập mắt những tắm bia 
khắc và những đề vịnh của danh nhân qua 
nhiều đời. Gần đây nhất trong tường kép 
của tầng thứ hai phát hiện tranh màu và 
tranh tường sắc thái như mới, là nguyên tác 
thời Bắc Tống. Lên đỉnh tháp trông ra xa 
thấy bờ ngang bờ dọc bình nguyên phía 
bắc Trung Hoa, ruộng vườn như tranh vẽ; 
Sa hà, Đường hà sóng biếc cuồn cuộn như 
trong gang tắc; núi Thái non Hành nhấp 
nhô uốn lượn nhìn thấy hết trơn. 


ĐỊNH KHÔNG # (730-808) 

Thiền tăng thời Bắc thuộc, thuộc thiền phái 
Tỳ-ni-đa-lưu-chi đời thứ §. Sư họ Nguyễn, 
quê ở làng Cô Pháp, miền Bắc Việt Nam. 
Sư trụ các nơi: Chùa Quỳnh Lâm, chùa 
Thiền Chúng ở làng Dịch Bảng, phủ Thiên 
Đức, Bắc Ninh. 


ĐỊNH LÂM TỰ # #3 3 

Chùa ở làng Tưởng Lăng, dưới núi Chung 
Sơn, thành phô Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, 
Trung Quốc. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 1 
(424) đời Lưu Tống, Huệ Giác sáng lập. 
Năm thứ 13 (433) Đàm Ma Mật Đa trụ tích 
nơi đây, bởi tính ngài thích tĩnh nhã nên 
cất một ngôi chùa ở phía tây núi gọi là 
»Thượng Định Lâm Tự«, chùa gốc thì gọi 
là »Hạ Định Lâm Tự«. Các bậc cao đức 
thạc học đến ở rất đông như Pháp Vân, Trí 
Tạng, Tăng Mân, Tăng Nhu. Đầu đời 
Lương, Pháp Thông vào ở Thượng Định 
Lâm Tự hơn 30 năm chỉ dạy đệ tử tọa 
thiền, lễ sám. Niên hiệu Đại Thông thứ 2 
(528) Tổ ĐL ]t-ma thị tịch an táng tại núi 
Hùng Nhĩ, xây tháp tại chùa Định Lâm. Về 














sau chùa dần dần hoang phế. Niên hiệu 
Hoằng Trị thứ 5 (1492) đời Minh xây cất 
lại 


ĐỊNH PHẬN # 2+ 
Danh phận đã được xác định, kết quả tất 
nhiên. Tiết Khai thị Như Duy na trong 



























































DTNL q. 3 ghi: »t JH #8 4. ?# Bš 
7R ® fl #Ä. #8 l 1ñ 3 Bi1H. Ã 
AE TH ^ 3ä 3® #J % lí 48 V j XỸ IH[ #4 
l. X ÖW NMIM PP ÌM SÉ, BÉ NỆ 2P 
2. 442.4 4. MĨ f1 Ất. 











Đang nghĩ về duyên vui cảnh khổ, cũng 
không phải ngẫu nhiên mà là do túc nghiệp 
chiêu cảm, ấy là định phận, không phải 
muốn câu mà được, muốn tránh mà khỏi. 
Lại đang nghĩ về gặp khổ gặp vui, tuy 
thuộc định phận song cũng là hư huyễn 
không thật, tạm có rồi không. « 


ĐỊNH QUANG # *#, 

Danh hiệu Phật, tức Phật Nhiên Đăng. Tiết 
Tây Thiền Thủ Tịnh Thiền sư trong NĐHN 
q. 20 ghi: »3t Z cung + Hù lế †H 
#l! 3í ìL lã Hỗ Nụ m ĐÑ . — Ngặt vì vẫy tay 
giã từ cõi Phật Định Quang, ngài Trí Giả 
ở Giang Lăng thâm gật đâu«. 











ĐỊNH SÂM # #§ (1632-1689) 

Còn gọi: Đạo Sâm. Thiền tăng đời Thanh, 
họ Trương, tự Từ Nhạc, hiệu Vô Hà Minh 
Trí, người xứ Vĩnh Xuân (nay thuộc tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc, là người nối pháp 
tông Hoàng Bá Nhật Bản. Tác phâm: Vĩnh 
Thánh Thiên Cư Thảo 3 quyền. 


ĐỊNH TRƯỚC # # 

Đình đốn, dừng lại. Chương Nhất bát ca 
trong CĐTĐL q. 30 ghi: 

 % 4t 1t 7R #t Z 



































233 


ĐIỂM 





R]# Mộ Mộ {l II f7 

#ï HỆ Bự Thí 3£ J EE 

—2ẤL ft k E # 

1U ft ĐT BL j m Ÿ⁄§ 

1U 1? 5S * ở 

»Bản lai vô tính diệc vô danh 

Chỉ ma đẳng đăng tín cước hành 
Hữu thời triển thị tỉnh đồ tứ 

Nhất đóa hồng liên hỏa thượng sinh 
Dã tằng sách trượng du kinh lạc 
Thân tợ phù vân vô định trước«. 
»Xa nay không họ cũng không tên 
Cứ thế vô vi bước nhẹ tênh 

Khi thì chợ búa khi hàng thịt 

Trên lò lửa nở một cành sen 

Cũng từng chống gậy chơi Kinh Lạc 
Thân như mây nổi mãi bông bênh«. 


















































ĐIỂM #% 

1. Châm trà, rót nước. Mật Am ngữ lục ghi: 
»Ill {lt šh — đã lữ fị Jj. EH Ứ† lá LI. 

— Sơn tăng rót một ly nước bạc hà, cùng 
ông nhắm nháp.« 

2. Dính đến, chạm đến. Tiết Huyền Sa Sư 
Bị Thiền sư trong NĐHN dq. 7 ghi: »:#: #ll 
lú HẰU EN 34 2K Ấh HÙ . — Lão Hòa thượng 


gót chân chưa chạm đất.« 











ĐIỂM ĐỐI #% #† 

Kiểm tra, so sánh. Lời bạt của Bạch Vạn 
Sơn trong NTNL ghi: »Tái triển lưỡng 
bốn, trầm tư điểm đối, tả thủ bất đồng, hỗ 
hữu đắc thất. - Giở hai bản ra xem lại, 
trầm tư so sánh thấy bản chép tay không 
giống nhau cho nên có chỗ hay chỗ đở.« 


ĐIỂM HIÊN TẤU % ‡† # 
Hiệu của Thiền tăng Tông Tĩnh đời Minh. 
X. Tông Tĩnh. 


ĐIỂM HUNG 3% # 

Dùng tay chỉ vào giữa ngực. Tiết Tuyết 
Phong Nghĩa Tôn Thiền sư trong NĐHN dq. 
7 ghi: »lfl É| šh JñJ El: ‡š šš ‡# 2E lỗ 
#:. 4® LH 8 . — Sư tự lấy tay chỉ 
vào ngực rồi nói: Tôi trong đây chưa ôn, 
chẳng dám tự dồi« 

2. Vỗ ngực. Động tác cao ngạo, khoe 
khoang. Tiết Chư Phương Quảng Ngữ, 
Nhân Vương Khâm Thiên sư trong NĐHN 
q. 25 ghi: »1l  Z Xš. lÝ & l ÍE, 
















































































444? — H 3V 3ñ 4 HÈ IH ®. f BỊ 
SH ÊM  Ñ v ⁄ A^A ##. #M š 
Ø. l4 R ÑL 4. RZ #I 8 Ùj . — Các 





giỏng si thế, đều là tạo tác, chợt một mai 
được chút phúc duyên làm nên danh phận 
liên khoe khoang tự phụ, tranh nhân tranh 
ngã, tranh hơn tranh thua, phóng túng càn 
bậy, chê bai các thiên sư khác«. 


ĐIỂM KIỂM #% # 

I. Kiểm tra. Tiết Lương Sơn Sư Viễn 
Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »È# {J I- 
3# . 5 3# Lị X8 fb Z2 2Z. ih 2: lễ 





























fM EM lý. 1k §8 #R 1, 5 0h B2 /M. 
3# 1h # 2V HB fM ŸN H, ĐẾ ĐỤ 











R. šhj@ lế 1E. — R2 Ï ‹ - Tấm 
Phật xong, sư thượng đường nẾu ra công 
án tắm Phật của Dược Sơn, bình rằng: 
Câu hỏi của vị tăng kia mang máng Việt 
Quốc, na ná Dương Châu; lời đáp của 
Dược Sơn, mắt như sao băng, cơ như điện 
chớp. Kiểm tra lại thì cả hai đều không 
hiểu.« 

2. Phân biệt rõ. Phép Diễn tết lục Q. 
thượng ghi: » [: 32 #*.. 3š HN ìf. ñ f# 
lế # ƑRl IlỒ # 8. # ƑliĂ. N4 
2Ä HH #Ã #. HH x. ìš Bị Áo 

\ HH. — NJÈ K. 3í ñh Đã f8 
- ñt T8 R IE 3X RỂ. — Thượng 
































# 
X 
th 








234 


ĐIỂM TRƯỚC TIỆN HÀNH š‡ # {# {7 





đường nêu công án Pháp Nhãn nói: Biết 
được quả cam thì xung quanh có dự. Vân 
Môn nói: Biết được quả cam thì trời đất 
khác nhau xa. Sự nói: Hai người này, một 
người qua bằng thuyễn, một người lội qua 
sông, nếu phân biệt được thì ta chấp nhận 
ngươi có con mắt chính pháp.« 

3. Trách móc. Bích Nham Lục q. 1 ghi: »5# 
Xú S8 KZSX6 23. — MÙ#. 
2ú 3B ñhâm v T1 Xem JE BE JỄ s vo 
#S#Hñtì. 5 H hà. f8 
HỊ Ñ Šh là ÍÙ. — Nêu công án, Thúy 
Nham cuối hạ dạy chúng: Từ đâu hạ đến 
nay fa vì các huynh đệ nói pháp, các ông 
xem lông mày của ta còn chăng?... Lúc 
cuối hạ trước tự nói lỗi của mình ra, trước 
tự trách móc đề khỏi bị người khác trách 
móc.« 




















ĐIỂM NGẠCH #% ð 

Điểm trán, thông thường dùng để chỉ cho 
người đi thi trượt. Theo Thủy Kinh Chú, 
hàng năm vào tháng 3, cá từ các nơi về 
Long Môn nhảy thi. Con nào nhảy qua 
được cửa ấy thì hóa rồng, không nhảy qua 
được thì bị chấm trán trở về. Thiền tông 
mượn từ này để chỉ cho những thiền tăng 
chưa kiến tính (bị người chấm trán). Minh 
Giác ngữ lục q. l có ghi: »[: 23 lH| 5# 
$ỊT.v đả fñẪỮ r ÍlỢ Nộ ø ỦU Rẻ lễ ÍÈ Jế 
4b 2X 4 7l li. HỊI f ff#t & ?§ %? Hữ 
2+3: ñ* NẾ šh RR. « 

»Thập phương đồng tụ hội 

Cá cá học vô vị 

Thử thị tuyên Phật trường 

Tâm không cập đệ quy. 

Như hà đắc cập đệ khứ? 

Sư vân: Đồ tao điểm ngạch«. 

»Mười phương đông tụ hội 

Đây là nơi tuyển Phật 
































Tâm không, thi đậu vẻ. 
Thế nào mới được chấm đậu? 
Sư đáp: Uống bị điểm trán (chấm trượt)« 


ĐIỂM NHÃN % !# 

Vạch mắt mở ra, tức làm cho người thấu rõ 
được Thiền pháp giáo ngoại biệt truyền 
(Kiến tính). N⁄ Tịnh ngữ lục q. thượng 
ghi: »Ïft Ã£ {lí ñÿ mì #L.v #2 EH 3M {ft Ấh 
HW . — Tịnh Từ mượn thi ca đề chỉ dạy, cốt 
muốn cho các thiên tăng được kiến tính«. 





ĐIỂM TỨC BẤT ĐÁO #% Fp Z #| 
Đối lại: Đáo ức bắt điểm. Lúc tăng chúng 
tụ tập để điểm danh, vị nào vắng mặt sẽ 
được ghi một chấm ngay tên người đó, gọi 
là Điểm tức bất đáo. Còn những vị có mặt, 
trên tên của họ chăng ghi dấu, gọi là Đáo 
tức bất điểm. Nghĩa mở rộng là trong 
Thiền tông, người nào lãnh hội được yếu 
chỉ thì ít nói ra, còn người không lãnh hội 
được lại la lối om sòm. Ngoài ra, »Đáo tức 
bất điểm« còn chỉ cho người học đã đạt 
đến cảnh giới ngộ nên chẳng cần Thầy chỉ 
điểm nhiều. 


ĐIỂM TRÀ, ĐIỂM THANG #% 3 #} 
b2) 

Còn gọi: Điện frà, điện thang. Châm trà, 
châm xúp. Trong Thiền tự dùng nghỉ thức 
này để cúng dường Phật, Tổ sư và đại 
chúng. Từ nghĩa cúng dường này mở rộng 
ra chỉ cho việc châm trà, châm xúp trước 
hương linh của người đã mất thì gọi là 
Điện trà thang. Theo: PQĐTĐ của nhóm 
Từ DI. 

ĐIỂM TRƯỚC TIỆN HÀNH # ‡ 
4£ †T 

Một phen chạm phải liền hành động, chỉ 


235 


ĐIỀN KHỔ NÔ H ÿš #v 





người tham thiền căn cơ bén nhạy, một 
phen được khơi gợi lập tức lãnh ngộ. Tiết 
Tuyết Phong Huệ T Thiền sư trong 
NĐNN q. 18 ghi: » E: 3£ El: 4 J l§ ấ#h 
3# ff f7. Xš ?#Ùh JK . 4 Í7 

RỊ \| A # #. % #J RỊ f li 2: #f . 
HÌ ft Tíƒ 2# lW #š ?U lã 2 tX Š 1H. 
— Sự thượng đường nói: Tĩnh linh lợi là 
một phen chạm phải liền hành động, còn 
tính sỉ độn là dù kéo đẩy cũng chẳng nhúc 
nhích. Liên hành động thì mọi người hoan 
hỷ. Chẳng nhúc nhích thì ai ai cũng ghét. 
Hôm nay sơn tăng chuyển tính sỉ độn này 
thành tính linh lợi.« 












































ĐIỀN KHỔ NÔ w # + 

Đồ nhà quê. Gc 5”, Bích Nham lục ghi: 
»ƒflt |š| tí J|. 2 ïl # 5 HỆ #§ ĐR f? ‹ 
nh li AE Êg 2h S4 + SƠN 
MỳÈ ‡k XS tý. l 24. Mấ & ĐR Fš. 
Ms. H R#Wd. {EJš j & } fš‹ 
dị ft ñH.. — Tăng hỏi Triệu Châu: Chí 
đạo không khó chỉ đừng phân biệt. Thế nào 
là không phân biệt? Triệu Châu đáp: Trên 
trời dưới đất chỉ có mình ta tôn qui. Tăng 
nói: Vẫn là phân biệt. Triệu Châu nói: Đồ 
nhà quê, phân biệt chỗ nào? Tăng không 
đáp được.« 










































































ĐIỂN KHÁCH 3% # 

Còn gọi: Tr¡ khách, Điển tân. Vị tăng có 
nhiệm vụ tiếp khách tăng tục nơi tùng lâm. 
Đây là I trong 6 vị Đầu thủ của Tây tự 
(ban Tây). Khi có khách đến, vị này phải 
đem hương trà để tiếp đãi và tùy lúc phái 
người đi thông báo cho vị Trụ trì biết (nếu 
là các bậc tôn túc, quan chức) rồi sau mới 
đưa đến yết kiến vị Trụ trì Như ngài 
Ngưỡng Sơn làm Điền khách dưới hội Tổ 
Quy Sơn. 


ĐIỂN TỌA 3# # 


Chức vụ phụ trách công việc tạp sự về cơm 
cháo cho đại chúng. Đây là 1 trong 6 vị Tri 
SỰ Ở Đông tự (ban Đông). Tuy là việc lặt 
vặt về ăn uống, nhưng từ xưa chức vụ này 
rất được coi trọng. Thông thường chỉ đề cử 
vị tăng nảo có chí nguyện thanh cao liêm 
khiết, xem việc làm nảy như một cách tu 
hành, như ngài Quy Sơn giữ chức Điển tọa 
dưới hội Tổ Bách Trượng. Các chức vụ 
bên dưới, do Điền tọa sai khiến gồm: Phạn 
đầu, Chúc đầu, Mễ đầu, Sài đầu, Viên đầu. 
Thiên Uyễn Mông Cầu T' hập D¡ (Vạn Tục 
148, 150 hạ) ghi: »°# l# ‡£ 7Ñ 8# + ‡J ff 
lRI #| jš {E tt Jš. — Tuyết Phong mang 
cái vợt cán gỗ hành cước đến chỗ nào 
cũng làm Điển tọa«. 





























ĐIỆN CHỦ # ‡ 


Còn gọi: 7?¡ điện, Điện ty. Chức vụ trông 
coi các món trên điện Phật như: Đèn đóm, 
hương hoa và làm các việc lau rửa bàn thờ, 
tượng Phật. Một trong 6 vị Đầu thủ của 
Tây tự (ban Tây). 


ĐIỆN QUANG THẠCH HỎA # #, 
zsxX 


Điện chớp, đá nháng. Tỷ dụ Thiền cơ rất là 
nhanh chóng, hễ chậm thì chết. Lâm Té lục 
ghi: »4 ?#.. Ẩll lš 8 “2 Á 3 7) j % 
NH JÑ ¿ ma. ` 
#i HÑ 5). I 3⁄4 4 3. ð5 sò RỊ 
3. # đ HỊ T s.— Đại ni nơi chỗ 
này là chỗ toiệi học ra sức mà chẳng lộ 
tin tức, chỉ có Thiên cơ thật nhanh chóng 
mới vượt qua được. Nếu người học do dự 
thì chẳng dính dáng, dùng tâm suy nghĩ 
liền sai, động niệm liền trái«. 








236 


ĐIỂU SÀO THƯƠNG HÁẢI ĐỂ, NGƯ DƯỢC THẠCH SƠN ĐẦU 8 #£ 


ïÊ ïW J§ ƒ& Bế 4q tị đã 





ĐIỀU CHẾ ở #| 
Điều tiết và chế phục (vọng niệm tà kiến). 
Chương Chứng Đạo Ca trong CĐTĐL q. 












































30 ghi: 

I 2Kšv 3l Hữ 1H 
AK ?E 3 B8 3ƒ n rhị 
2 5E b8 2 đl bú Ứ 
J§ 9h 3š 3 Z 78 đï 


»Ta mạt pháp, ác thời thế 

Chúng sinh phúc bạc nan điều chế 
Khứ thánh viễn hề tà kiến thâm 

Ma cường pháp nhược đa oán hại«. 
»Ôi mạt pháp! Ác thời thế! 

Chúng sinh phúc mỏng khôn điều chế 
Hiển thánh xa rồi, tà vạy sâu 

Ma mạnh pháp yếu nhiễu ác tệ«. 


ĐIỂU ĐẠO # ‡# 

Đạo pháp của Thiền tông thắng tắt, không 
lưu lại dấu vết giống như đường chim bay. 
Pháp Diễn ngữ lục q. hạ ghi: »® #8. 7i 
2 1Ä ƒqj 1H ll li. ? Ñ lì #X Hí. lã 
$#† JW ÄX ñN ñhn s — Sự nói: Đại chúng! 
Cân phải qua được TỔ sư quan, biết được 
đạo thiển huyền diệu mới biết được lời nói 
này«. 





ĐIỂU ĐẠO HUYỂN LỘ #$ :š % # 

Con đường huyền diệu, linh hoạt kỳ ảo, ân 
chỉ cho đạo pháp Thiền tông. Tiết Hộ 
Thánh Cư Tịnh Thiền sư trong NĐHN dq. 





thấu qua được thì việc một đời đã xong. 
Nếu như chưa được như thế thì lại chia ra 
mười môn cho ngươi, mỗi người ấn chứng 
tự tâm có được thỏa đáng chưa? Một là 
phải tin có việc truyễn ngoài giáo điển. 
Hai là... Sáu là phải đi con đường huyền 
diệu linh hoạt kỳ ảo.« 


ĐIỂU KHÒA XUY BỐ MAO & # 3 
2h %4, 

Công án. Thiền sư Điều Khòa người Chiết 
Giang đời Đường (tên Đạo Lâm) rút từ 
trong áo sợi vải thôi trước mặt thị giả, thị 
giả lập tức tỏ ngộ. Tiết Đông Lâm Đạo 
Nhan Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: » Ï- 
nh c = ẤP lrA Z4 [Co SE NỔ % 
X*ht. 8 5 1X f6. ff A lR 
%. 4 Rỳ ##. H H l ñl 2 đủ H 
Có? — Sư thượng đường: Một chiếc là rơi 
thiên hạ vào thu, một hạt bụi dấy cả mặt 
đất toàn thâu. Điễu Khòa thôi sợi vải liền 
có người tỉnh ngộ. Người học thời nay vì 
sao không biết tự kÿ}?« 









































ĐIỂU SÀO THƯƠNG HẢI ĐỂ, 
NGƯ DƯỢC THẠCH SƠN ĐẦU #% 
Š  #  & HỆ 6 vụ 5 

Chim làm ổ dưới đáy biển cả, cá nhảy qua 
ngọn núi đá. Cơ ngữ kỳ đặc của nhà Thiên, 
ý ở chỗ chỉ dạy người học thoát khỏi sự 
hiêu biệt về nghĩa lý, dẹp trừ vọng tâm 





























































































































20 ghi: »# ## ® #., 4 Hị 72: Bí 3 phân biệt Tiết Đại Quy Thiền sư trong 
1H: z MỊ HJ & 3Ä ÍñJ., X5 fq lũ NĐHN q. 18 ghi: »E 3: Rý F Bế Ø8 
3®. — #E3f tt. lí H KớA,. HH EH lá. HH 7K ®ÙN.: B Ñ l W JK. 
ƒ£ 2` fE ]-Ï1. ⁄# #HIñữ Hb. l Ất ẲÊ ft lịĐÑ.¿ Ak 'HÄÝ Tí FÃ ñị. HỮ 
f3 ll M 1U? — v Zđlfiñ Ñ #(2E7j| HN ñJ & W ffãH.. Í ĐH ñJ & lá 
fđR. —. . : Nx đi ÑìE Xí. F4. 2í ÚMl 6. 1Á N4 ñổ ấm v 
- Tham học rất cần phải như Nam Đường 4S bù *E ï* ŸX. 3? ïÙ *E 3# ?* v 27 ñl 


nói: Câu đáu tiên và câu cuối cùng nêu 


1ñ. BÉ. I ! — Sự thượng đường nói: 


237 


ĐIỂU TÍCH #ÿ 3š 





Mưa xuống ướt thêm nhà, trời tạnh thì khô 
chẳng có nước; chữm làm 6 dưới đáy biển 
cả, cả nhảy qua ngọn núi đá. Trong chúng 
có nhiễu người thương lượng: Hai câu 
trước là lời bình thường, hai cấu sau là lời 
vượt mức bình thường. Nếu ông hiểu như 
thế, thì chỉ là thấy đá lục cục, chẳng thấy 
ngọc sáng ngời. Nếu thấy ngọc sáng ngời 
thì ông mới biết đại đạo thênh thang rộng 
rãi. Ôi chao!«. 


ĐIỂU TÍCH #& iš 

Dấu vết chim bay, tỷ dụ cho sự vật hư 
huyễn, linh hoạt kỳ ảo. Tiết »Cô tịch 
ngâm« của Hòa thượng Đan Hà trong TĐT 




















q.4 ghi: »Éí 1 E 2š il Ñ ME. Íà f % 
'h⁄ HỈ 3%. — Cần phải như tìm dấu vết 


chim bay trong hự không mới được trong 
huyền lại thêm huyễn.« 


ĐÓA CĂN 3# ‡#ˆ 

Chấp trước, câu nệ vào ngôn cú tri giải. 
Tiết Đầu Tử Đại Đồng Thiền sư trong 
NĐNN q. 5 ghi: »ft Z 7ủ %( 2) đñ 2 ` 




























































































J£ 1í Mế ?Ù. 7F # BỊ í ñR ER }M. 
#ï lñ] ‡k. fW Bũ ì# Z7. 1U #t % # nJ 

“31. 7§ 2# iu 4 1R. C2 ñR 
hàn T.#ø##%. 8N 
HH 


„ — Ta đã già rồi khí lực suy kém, nói 
năng chậm lụt cũng không có chuyện 
phiếm cho ngươi. Nếu ngươi hỏi ta thì ta 
tùy tiện đáp cho. Cũng không có lời huyễn 
diệu cho ngươi, cũng không dạy ngươi 
chấp trước ngôn củ tri giải. Ta hoàn toàn 
không nói hướng thượng hướng hạ, có 
Phật có pháp, có phảm có thánh.« 


ĐỌA CĂN lễ 3# 
Đào sâu tìm hiểu, chấp trước, câu nệ ở lời 
nói, tri giải, cũng dùng làm từ đê quở 


mắng. Tiết Đạo Ngô Hòa oi be trong 7ổ 
Đường tập q. 4 ghi: »ï SRÑ 3 B ® ñÌ , 
ïL P Ñf#t Ếï ñl v Hi 7ú HẠ 4w '†! Eỗ †R ÍE 
†† #? +8 #N. 3 7# 1“ % I = 
Thạch Đầu là tiệm vàng ròng, Giang Tây 
là tiệm tạp hóa, sư huynh ở trong ấy đào 
sâu tìm hiểu cái gì? Nhất định cân phải, 
đến mau đến maul«. 


S 

































































ĐỌA KHANH LẠC TIỆM !# 3x # 
* 

Sa hầm sụp hó, phần lớn chỉ cho việc ứng 
đối, tham tập làm lỡ mất cơ duyên, chẳng 
khế hợp thiền pháp. Bích Nham lực q. 1 
ghi: » ÍE ìl ft, Eễ \ 3# H1. -— Vừa 
so đo thì đã sa hẳm sụp hô!«. 





ĐOAN DỤ 3# % (1085-1150) 

Thiền tăng cuối đời Bắc Tống, hiệu Phật 
Trí, Phùng Am, người xứ Cối Kê (nay là 
thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc, vốn là con cháu của Ngô Việt 
Vương Tiền Lưu vào thời Ngũ Đại. Sư 
bắm tính thông tuệ, mày mắt đẹp đẽ, xuất 
thân trong gia đình danh tiếng, có địa vị 
trong xã hội, nhưng chỉ có mình sư là hâm 
mộ cửa KHÔNG. Năm 14 tuổi, sư cạo tóc 
xuất gia tại chùa Đại Thiện trong ấp. Năm 
18 tuổi được thụ giới cụ túc và du phương 
tham học, đầu tiên sư nương Thiền sư Tịnh 
Từ Sư Nhất. Ít lâu sau, sư chợt nghe một vị 
tăng gõ cây cột cái phát tiếng kêu boong 
boong, bỗng nhiên có tỉnh. Sau đó ra mắt 
các vị: Long Môn Thanh Viễn, Mục Lộ 
Thủ Trác, Lặc Đàm Cảnh Tường. Các vị 
thầm biết sư là pháp khí nên dạy sư đến 
tham học với ngài Viên Ngộ. Sư liền đến 
chùa Thiên Ninh Vạn Thọ ở Kim Lăng ra 
mắt Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần. Khi gặp 
nhau cả hai đều rất vui vẻ, sư ngay nơi lời 


238 


ĐOẠT CÁNH BẤT ĐOẠN NHÂN #Š 1š 4 # A 





nói đại ngộ, và nối pháp ngài, thuộc tông 
Lâm Tế. Ban đầu ngài bảo sư làm Thư ký, Ìl” 
Ít lâu sau được ngài phân tòa khai pháp. Từ 
đó, đạo của sư càng cao, tiếng tăm càng 
vang xa. Sư liên tiếp trụ trì khai pháp các 
chùa nồi tiếng như: Đan Hà ở Trịnh Châu, 
Hồ Khâu ở Cô Tô, Kính Sơn ở Dư Hàng, 
Tây Hoa ở Bình Giang, Bảo Ninh ở Kim 
Lăng, Vạn Thọ ở Cô Tô, Hiền Sa ở Mân 
Trung, Tây Thiền ở Thọ Sơn, Linh Ân ở 
Hàng Châu. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 18 
(1148), sư phụng chỉ trụ trì chùa Dục 
Vương tại Ninh Ba. Sư thần sắc uy 
nghiêm, thượng đường xướng đạo không 3 
biết mệt mỏi khiến cho tăng chúng rất kính 
mến, khâm phục. Từ Ninh Hoàng thái hậu 
từng triệu sư vào cung diễn pháp, rất khen 
ngợi và ban cho sư ca sa Kim Lan. Thụy 
hiệu: Đại Ngộ Thiền sư. 


ĐOAN ĐÍCH 3# #9 

1. Xác thật, chân thật. Phần Bình xướng 
của tắc 1, Bích Nham lục (Đại 48, 140 hạ) 
ghi »H ìl: 3# # RE Bl†f7. Ä A R 
đll T7? ElH HẾ fẪ X6 3m HJ J§ HH ? — 
Hãy nói Đạt-ma là Quán Âm hay Chí Công 
là Quản Âm? Người nào mới thật là Quán 
Âm?« 

2. Nếu làm phó từ, thì Đoan Đích có nghĩa 
là hoàn toàn. Tắc 8§, 8ích Nham lục (Đại 
48, 212 hạ) ghi: »ïñ ÍJ fš.. 2: HỊ #4 #J 
JHlI +. Z2 — Đà học nhân 
hoàn toàn mù, nhưng khi Tông sư tiếp vật 
lợi sinh chưa hẳn là họ chẳng thấy«. 









































Đử ÚE ‹ 


3. Chỉ rõ, nói rõ. Tiết Phong Huyệt Diên 
Chiêu Thiền sư trong NĐHN q. II có ghi: 
»|ã]: PH3H RE & . ñ8 HH 3m H s — Hỏi: 
Tổ sư Ấn Độ truyền đến, thỉnh sư chỉ rõ«. 

3. Lãnh hội, rõ ràng. Tiết Đức Học Ca 
trong Phần Dương ngữ lục có ghỉ: »JJ ở} 


























ti ñH Ế† 7í Z5. ÍH #I l# Hữ  ñ7 . 
1 !!ỌỎ ÁL, #(}H W. MB H 12 JH ft ?m 
HJ« 


»Bàn luận cao siêu ít người hiểu 

Thế trí biện thông chưa phải lạ 
Người trong đạo, luôn từn nhau 
Nhướng mày chớp mắt liễn lãnh hội« 


ĐOẠN ĐẦU THỦ HOẠTT ý 5ñ + ;#£ 
Vì muốn tìm sự sống mà lại chặt cái đầu 
đi, ý nói làm việc si mê ngu xuân. Chương 
Long Cảnh Luân Thiền sư trong CĐTĐL 
kì Han »J PH đí. it đu ĐÙ ƒ El: 

J£? + Ñ BỊ BN L Kí H Đ. 
+ # HỊI Út ĐH EM li . — Mới khai đường, 
sư giơ phát tử lên, nói: Có hiểu không? 
Nếu hiểu thì giống như trên đầu chông 
thêm đâu, nếu chẳng hiểu thì giống như 
chặt đầu mà tìm sự sống«. 





























ĐOẠN NHAI #¡ # 
Hiệu của Thiền tăng Liễu Nghĩa đời 
Nguyên. X. Liễu Nghĩa. 


ĐOẠN PHẤT #ï #} 

Thiền tăng Minh Phương đời cuối Minh 
đầu Thanh tham kiến Viên Trừng, lúc 
truyền pháp Viên Trừng giao cho sư một 
đoạn phất tử, cho nên có biệt hiệu »Đoạn 
Phất«. X. Minh Phương. 


ĐOẠT CẢNH BẤT ĐOẠN NHÂN 
+2 £#^ 

Đoạt cảnh chăng đoạt nhân, là một trong 
»Tứ liệu giản« của Thiền sư Lâm Tế. Đối 
với người học nào còn nặng về » Pháp 
chấp«, thiền sư sẽ chọn biện pháp này để 
tiếp dẫn họ. Lâm TẾ ngữ lục ghi: »Ï 3 › 

















AI Đị k: 4E Bồ TRÀ. Hà +4 
H2 F. #í R 3# 2k £ Tra 

















239 


ĐOẠT NHÂN BẤT ĐOẠT CẢNH # A 4 # 1š 





— Tăng hỏi: Thế nào là đoạt cảnh chẳng 
đoạt nhán? Sư đáp: Lệnh vua ban truyền 
khắp thiên hạ. Tướng quân biên giới khói 
mù tan.« 

Các thiền sư Tông Lâm Tế về sau thường 
vận dụng cách tiếp dẫn này. 


ĐOẠT NHÂN BẤT ĐOẠT CẢNH 
#®^**##% 

Đoạt nhân chăng đoạt cảnh, là một trong 
»Tứ liệu giản« của Thiền sư Lâm Tế. Đối 
với người học nào còn nặng về »Ngã 
chấp« thiền sư sẽ dùng biện pháp tiếp dẫn 
này để dìu dắt. Lâm Té ngữ lục ghi: »#ï Tl 
lñ]. #H fƒ & ® Ñ 4 ®Š bá. HH 2x. 
EU H 7% %: ?l Hù ñj. Zễ ƒX :  H 1H 
#ấ.. — Có vị tăng hỏi: Thế nào là đoạt 
nhân chăng đoạt cảnh? Sư đáp: Mặt trời 
ẩn hiện phô gám vóc. Trẻ thơ rủ tóc trắng 
nhự tơ.« 

Phần lớn các thiền sư tông Lâm Tế về sau 
thường vận dụng cách tiếp dẫn này. 









































ĐOẠT NHÂN ĐOẠT CẢNH + ^ 
+1 

Biện pháp tiếp dẫn người học mà Tông 
Lâm Tế thường sử dụng để phá trừ »Ngã 
chấp« và »Pháp chấp« cho họ. X. Tứ liệu 
giản. Tiết Tông Thừa Yếu Nghĩa trong 
DTNL q. 9 ghi: »Ñi ÿ# 2š #ễ Hổ 2š BÙU , 
f Z# HÙN.  Á S bí. HỆ H ?3f 
{ï.. — Tông Lâm TẾ đánh hét xen nhau 
giống như sắm nổ điện chớp, đoạt nhân 
đoạt cảnh, chiếu dụng cùng thi hành.« 






































ĐÔ LAI 3£ # 
Còn gọi: Đô lô, đô thông. Tất cả, đều. 


Uyển Lăng lục ghi: »1Ùl ï[ X th, HH 
BJ&.v Ñ8 +tHìxZ¿:b. = TIHZ: 8 


3t ì# fñi H Ci. — Núi sông mặt đất, 














| là 





» 








mặt trời mặt trăng tinh tú đều không ngoài 
tâm ngươi, tam thiên thê giới đêu là tự kỷ 
của ngươi.« 


ĐỒ HỒ ‡ #i 

Giễu cợt, trêu chọc. Tiết Thích-ca Mâu-ni 
Phật trong LĐHY q. I ghi: »Đường đường 
như đức Thế Tôn mà còn bị ngoại đạo trêu 
chọc ngay trước mặt«. 


ĐỒ Ô # 3# 

Làm bắn, bôi bấn, giễu cợt. Chương Tùng 
Triển Thiền sư trong CĐTĐL q. 19 ghi: 
»3 È§ ï9 # llt lƒ L — Đừng đem đồ bắt 
tịnh kia làm bắn lão tăng nghen!«. 


ĐỖ BÌ THIỀN 7+ # ## 

Thiền một bụng. Chỉ cho thiền pháp cạn 
cợt, không dứt trừ được gốc rễ sinh tử. 
Phần giải tụng của tắc 98, Bích Nham lục 
q. 10 (Đại 48, 222 thượng) ghi: »‡l{ ZŠ {th 
— li #3. KEf # ƒ ®jø. - 
Nực cười cho ông ta lãnh hội thiên một 
bụng, muốn dùng chút ít cũng chẳng 
được«. 

















ĐỖ KHẨU #+ ứ 
Còn gọi: Đổ rừ, đỗ mặc. Lặng im chăng 
nói. Tiết Hoàng Long Pháp Trung Thiền sư 
trong NĐHN q. 20 ghi: »‡ŸŸ Z2 ‡k L1 2 M 
§.V 3M f§ 3í }* RỀ 3M. — Tịnh Danh 
lặng im ở T)-da. Thích-ca đóng cửa thất 
nơi Ma-kiệt.« 
Minh Giác ngữ lục q. 1 ghi: » 3ã 
Hà ¿ ñẾ TK J9 Ä 7o ]q c  ẩH. 
H #4 H lH ĐỊ #‹¿ — Văn-thù biện 
thuyết, nhận huỳnh hỏa vi thái dương; cư 
sĩ đỗ từ, chỉ ngư mục đồng minh châu — 
Văn-thù biện luận, nhận đom đóm là mặt 
trời. Cư sĩ lặng im, trỏ mắt cá động với 




















24O 


ĐỘC LÂU LÝ NHÃN TÌNH # §# 3 I lý 





mình châu.« 

Chương Từ Tế Thiền sư trong CĐTĐL q. 
25 ghi: »ửII ^2- Kí JI| ft fñị {[ j# RỊ ƒã? 
# 7k I4 E 4 HỊ ‡L ŠÄ % 1U: Như kim 
cánh biệt thuyết cá thập ma tức đắc? Nhiên 
thừa ân chỉ, bất khả đỗ mặc khứ dã. — /ômn 
nay lại đặc biệt nói cải gì thì được? Nhưng 
vâng theo chiếu chỉ nhà Vua, không thể 
chẳng nói.« 























ĐỖ SOẠN THIỀN HÒA 3+ 3# #š #2 
Còn gọi: Đổ :hiển hòa. Chỉ cho các thiền 
sinh chưa chân thật thấu rõ Phật pháp. 
Hiệp chú, tắc 63, Bích Nham lục (Đại 48, 
194 hạ) ghi: »HJ {lí j4 lÙ.. — lX #⁄§ M 
JR {E {[ EZ. +L Bề Tế #8l 4M BÉ ÍM % - 
- Đáng tiếc đã bỏ qua, một lũ ngu sỉ đâu 
thể làm được gì? Thiên sinh chưa kiến tính 
nhiều như mè, như lúa«. 

— Đỗ soạn Trưởng lão: Chỉ cho vị Hòa 
thượng không có khả năng thấu rõ chân 
nghĩa Phật pháp hoặc người nghiên cứu tu 
tập Thiên pháp lâu năm mà không ngộ đạo. 
— Đỗ soạn gia, Đỗ gia: Người chẳng am 
tường về điển cô mà thích phát biểu dẫn 
chứng dài dòng. 





























ĐỘ # 

1. Thông qua nghỉ thức nhất định để người 

xuất gia làm tăng. Chương Tổ thứ 5 Đề Đa 
Ca trong CĐTĐL q. 1 ghi: » È II E]. 
„ ø ø JÑWỊ MỊ Ãá dã ` ‡š MP. tƒ 
( †f # # 3H ) NỊ JÈ tị 2: Di Già Ca 





viết:....... nguyện sư từ bị, linh ngã giải 
thoát. Tôn giả (chỉ cho Đê Đa Ca) tức độ 
xuât gia. — Di Già Ca nói:..... xin sự từ bỉ 


khiến cho con giải thoát. Tôn giả Đề Đa 
Ca liển độ cho xuất gia.« 

2. Giao, đưa. Tiết Đức Sơn Tuyên Giám 
Thiền sư trong NĐHN q. 7 ghi: »ï# C ‡# 








ÑỂ l ÑHI ìj ) Ấh Ấ( lấu Jý EH Ml. lij 
‡È. Xí {8 IX ỳÄ .— Hòa thượng Long 
Đàm thắp đuốc đưa cho sư, sư toan nhận, 
Long Đàm lại thôi tắt.« 


ĐỘ MÔN TỰ # ? 3 

Nằm trên ngọn. Lăng Già, huyện. Đương 
Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngài 
Thần Tú sáng lập vào khoảng niên hiệu 
Nghi Phụng (676-678) đời Đường, tên 
chùa phát xuất từ kinh Lăng Già »vô lượng 
độ môn tùy loại phố hiện«. Niên hiệu Thần 
Long thứ 2 (706) Thần Tú tịch, thụy là 
»Đại Thông Thiền Sư« bèn đổi tên là »Đại 
Thông Tự«. Vua Đường Duệ Tông ban cho 
30 vạn tiền để mở rộng xây dựng trở thành 
đạo tràng trọng yếu của Thiền Bắc tông. 
Sau đó hoang phế. Khoảng niên hiệu Vạn 
Lịch (1573-1619) đời Minh Vô Tích 
Chứng Hải trùng tu, một lần nữa được 
phục hưng. Khoảng niên hiệu Quang Tự 
(1875-1908) đời Thanh vị tăng tên An 
Tướng trùng tu và xây cất thêm, chia làm 
hai chùa Độ Môn và Đại Thông. 








ĐỘC LÂU LÝ NHÃN TÌNH #8 # * 
RỆ. 

Con mắt trong đầu lâu, ấn dụ khi diệt hết 
các nhiễm tập trần tục, những tình thức hư 
vọng thì sẽ hiển bày con mắt trí huệ. Đây 
là sự thể nghiệm của người tham thiền ngộ 
đạo. Tắc 2, Bích Nham lục (Đại 48, 142 
trung) ghi: »ft ll] ?®f lấtcs ñI flƒ 2 li › 
lật 2x. hủ 4 lR HỆ. TẾ x. ÍU fj 
iẾ HH \. lí 2x. HH Bồ 2E HR Hể . — 
Tăng hỏi Hương Nghiêm: Thế nào là đạo? 
Sư đáp: Rông đùa trong cây khô, Thế nào 
là người trong đạo? Con mắt trong đâu 
lâu«. 



































241 


ĐỘC NHÃN LONG š# ïE ÿ 





ĐỘC NHÃN LONG #8 f# ‡š, 

Có 2 nghĩa: I. Thông thường chỉ cho người 
chột mắt; 2. Thiền tông mượn từ Độc Nhãn 
Long để chỉ cho nhân vật có học vấn và 
đạo đức hơn người. Tiết Minh Chiêu Mục 
Miễu trong NĐHN q. 13 ghi: »ð# j| HH Hữ 
ni M M MP — HD. đế ‡R 9Š 3X HR lễ › 

— Hòa thượng Minh Chiêu Khiêm ở Vụ 
Châu bị chột mắt. Trong tùng lâm gọi sư là 
Độc nhãn long«. 


ĐỘC THAM 33 # 

Người học một mình đi đến thất của thiền 
sư để trình kiến giải của mình về công án 
đang theo đuổi. Đây là luật lệ của tông 
Lâm Tế: Sau giờ ngọ hoặc sau khóa tu 
buổi sáng hoặc sau buổi ăn cháo chiều, 
Thiên sinh nghe tiếng chuông gọi của Thầy 
để vào thất trình kiến giải. 


ĐỘC THOÁT 3Ÿ # 

Ngộ. Phần lời dẫn của tắc 51, Bích Nham 
lực q. 6 (Đại 48, 185 hạ) ghi: »IÄ[ 8š f# #l| 
3ã lft Ji. 7K ?t Hạ HÀ tR # lẩ¿ — 
cho ông có ngộ đi nữa, cũng vẫn còn cách 
ý chỉ thiền rất xa«. 





























ĐỘC TÚC QUỲ 33 # # 

Con Quỳ một chân. Quỳ là một loài thú rất 
đặc biệt, chỉ có một chân mà đi được. 
Thiền tông mượn hình ảnh này để nói lên 
điều kỳ diệu. Bài tán của Tông Cảnh trong 
Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: 

'H Hi lữ lÉ 3ã  Z#š 

#Ã ÿ£ lú  Ƒ ¿ò ñH HH 

ÄI| “É Ø1 L Ní ÄÉ '/ 

#; #Ä [| SmỊ — HN Bi 

»Thiên thầy ta, con Quỳ một chân 

Hồ thắm buông tay tâm như như 

Trên đâu cột phướn nấu quả chùy 











Bông nhiên cõi ngược lừa ba căng«. 


ĐÔI ĐÔI 3£ 3£ (504) 

Ngôi lâu bất động, đờ đẫn. Tiết »Khai thị 
Bính Thiền nhân« To MANL ghi: »Él 
H Z3 ## ## h4. ^ ® ẤÃI f 32 lễ 
HH ‹ — Ban ngày chỉ ngôi bắt động hoàn 
toàn không biết đạo lý Phật pháp.« 
































ĐÔI TỬ ®# 7 

Bánh hấp. Như Tịnh ngữ lục q. hạ: »ÄI| “Ẽ 
RE: Bí RÚ 'ƒ- . — Nấu bánh hấp trên đầu 
cột phướn«. 


ĐÔI VÂN TẨẤU 3£ # # 
Hiệu của Thiền tăng Tông Diệu đời Minh. 
X. Tông Diệu. 


ĐỐI CƠ #† # 

Có 2 nghĩa: 

1. Đối là đối đáp. Cơ là căn cơ. Chỉ cho 
Thiền sư ứng với căn cơ của người học mà 
đáp. 

2. Căn cơ của đối thủ. 

— Về mặt Thiền sư: Đối cơ là người học 
nhận được sự giáo hóa lợi ích. 

— Về mặt chư Phật: Đối cơ là chúng sinh 
nhận lấy lời thuyết pháp của chư Phật. 
Theo môn Tham Thỉnh trong Thiền Lâm 
Tượng Khí Tiên: Trò hỏi, Thầy đáp gọi là 
Vấn đáp. Nếu chỉ thuộc về bên Thầy thì 
gọi là Đối cơ. 


ĐỐI DIỆN THIÊN LÝ ‡‡ ø 4 # 

Tuy ở ngay trước mặt mà như cách xa 
ngàn dặm, dụ cho Thiền nghĩa ở sát bên 
mỗi người mà chúng ta rất khó nhận biết 
được. Ngĩ Đăng Hội Nguyên Qq. 12 ghi: 
»ấ# 3š {II EÈ % 2#. X ÍE j8 #Œ? ñÿ 
EHl: Š] li TfF H. - Hỏi: Chọt gặp kẻ 











242 


ĐỐN NGỘ TIỆM NGỘ tï {# tï fz 





mau lãnh hội đên, thì làm sao? Sư đáp: 
Trước mặt mà như cách xa ngàn dặm«. 


ĐỐI NHÃN ĐẦU CƠ #† ñ# ‡4 1# 

Hợp ý thiền cơ, ăn khớp với thiền cơ. Tiết 
Hưng Thánh Trọng Mãn Thiền sư trong 
NĐNN q. 8 ghi: »8ï Jñ| 2} fƑ. 4 f## 
?í. 3 HR ‡Ý #, Hã {£ # X. E +: 
#ï Ñ§ ñlW..v ĐT Đl 2š RÁ  Eề. — Tận 





Z HE 
mặt giao phó, chẳng đợi chữ nghĩa tuyên 
bày mà vẫn ăn khớp với thiển cơ, gọi là 
huyền tham. Nếu bậc thượng sĩ làm được 
như vậy thì tông phong mới chẳng bị sa 
Suf« 


ĐỐI NHẤT THUYẾT #‡ — tí. 

Lời nói đúng. Chỉ cho ba tạng kinh, 12 
phần giáo thảy đều trình bày theo đạo lý tất 
cả chúng sinh đều có Phật tính. Tắc 14, 
Bích Nham lục (Vạn Tục 117, 143 hạ) ghi: 
»5# 4l ll] # Ï']: 1# ñƒ # — †\ Mữ #t. 

 [] 4: šŸJ — ñ. — Công án: Tăng 
hỏi ngài Vân Môn: Thế nào là giáo lý một 
đời? Vân Môn đáp: Lời nói đúng!«. 


ĐỐI THÙ CHÙY TẠC 3#† Ø| 4 # 
Trong khi ứng đối thuyết pháp, thiền ngữ 
qua lại nhằm khải phát tính linh, khơi mở 
pháp nhãn. Tiền Đồng Chính Giác Hòa 
thượng sớ thêm vào ở quyển cuối của 
CĐTĐL q. 30 ghi: »J ‡†š J# #š Z #b 

ŸJ HM ?‡ %4 Z 77. ï X6 < Đ lm. BỊ 
BÙ 2 [R] #f.. — Cái diệu của việc ứng tiếp 
mài đũa, cách thức đối thù chùy tạc là, cơ 
phong nhự điện chớp, hỏi đáp như gió 
cuỗn«. 























ĐỐN CƠ 3# #4 
Chỉ cho loại căn cơ nghe pháp Đốn giáo 
mà chóng ngộ Phật đạo. Kinh Viên Giác 


(Đại 17, 921 hạ) ghi: »‡#t & #4 ñ ti #\ 
%x%,. ĐH lệ X4 ˆE Ít W E l : - 
Kinh này tên là Đại thừa đốn giáo, chúng 
sinh đồn cơ theo đây mà khai ngộ«. 





ĐỐN GIÁO ## ‡( 

Giáo pháp của Thiền tông dạy người học 
giác ngộ tự tâm một cách nhanh chóng, 
cũng gọi là pháp thiền trực tiếp, nay gọi là 
Tổ sư Thiền. Phần Bồ-đề-đạtma Nam 
Tông Định Thị Phi Luận trong Thần Hội 
Di tập q. 2 có ghi: »I fỆ Đ #t 3š v th 
1H 8W 4l 2X. — Chỉ tuyển pháp đồn giáo, 
ra đời phá tà tông«. 





ĐỐN NGỘ TIỆM NGỘ !ñ 1# 3í !# 

Đốn ngộ: Sự giác ngộ nhanh chóng, ngay 
đó liền vào nơi cứu cánh. Tiệm ngộ: Sự 
giác ngộ nương theo thứ lớp, dần dần tiến 
lên đến chỗ cứu cánh. Ở Trung Quốc, 
khoảng thế kỷ thứ V có cuộc tranh luận 
giữa hai thuyết »Đốn ngộ thành Phật« và 
»Tiệm ngộ thành Phật« dựa trên cơ sở là 
Kinh Niết-bàn. Về sau, thuyết »Đốn ngộ 
thành Phật« của Đạo Sinh dịch từ Kinh 
Niết-bàn (bản 40 quyển) được mọi người 
chấp nhận. Thiền tông Trung Quốc, dựa 
vào sự sai khác của giáo nghĩa mà phát 
sinh Tông phong khác nhau: Hệ thống Huệ 
Năng thuộc phương Nam (Nam đốn), hệ 
thống Thần Tú thuộc phương Bắc (Bắc 
tiệm). Phần Thùy thị (lời dẫn) của tắc 38, 
Bích Nham lục q. 4 (Đại 48, 175 hạ) ghi: 
»?? ăm XI 1. 34 ?ñ5 ẩÌ.. BÄ Il #š 
Ñ JVÐN.¿ 7 ấm ỨHỊ 1U. 4t BÍ lX ĐÈ ‹ 
T ## 5 4 ® 5. lã H1 #W Hi 
lWỊ. X †E R 3. Tư luận về TIỆM, 
thì trải với thông thường mà hợp với đạo, 
ở frong ôn náo thật tự tại. Nếu luận về 
ĐÔN thì chẳng để lại dấu vết, ngàn thánh 























243 


ĐỘN TRÍ $t # 





mò tìm chẳng được. Còn như chăng lập 
ĐÔN TIỆM thì sao?« Theo: PQĐTĐ của 
nhóm Từ DI. 


ĐỘN TRÍ 4 # 

Còn gọi: Độn ?l, Độn trí ?lì #L. Giày vò, 
chọc quê, giở trò. Tắc 38, Bích Nham lục 
(Tục 117,167, thượng) ghi: »— #É 
Hỗ. lễ lš ?ÙU f ấc \ TẾ {lb Hệ TT ¿ 
— Một khi chết rồi không sống lại, lão này 
(Lô Pha) hay chọc quê người lắm, song 
vấp phải thủ đoạn hiểm độc của Phong 
Huyệtf«. 























ĐÔNG AM $ #& 
Hiệu của Thiền tăng Đức Quang đời Tống. 
X. Đức Quang. 


ĐÔNG BÍCH ĐÁ TÂY BÍCH # # 
3# 

Trong nhà không có một vật. Thiền tông 
mượn cụm từ này để chỉ muôn vật đều 
không. Tiết Tưởng Sơn Toản Nguyên 
Thiên sư trong NĐHN q. 12 ghi: »Ít [*] : 
ủ f[ X6 #H li 2 J#? ñữ H: 7R R }ƒ 
ĐH HÈ . — Tăng hỏi: Thế nào là gia phong 
của Hòa thượng? Sư đáp: Muôn vật đêu 
không«. 











ĐÔNG BỐC TÂY BỐC # } % } 
Nhiều cách giải thích, nhiều cách suy đoán. 
Tiết Đại Quy Mộ Triết Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 12 ghi: » : 3#: 1Ìị fl R #t lẩ 
#. Hƒf#—M m8. Hị 2# HỊ 4í †[ 
HR. —=fEX PPks« 

»Thượng đường: 

Sơn tăng bản vô tích súc 

Thả đắc chúc túc phạn túc 

Khốn lai tức tiện đả miên 

Nhất nhậm đông bốc tây bốc«. 
































»Šw thượng đường nói: 

Sơn tăng vốn không chất chứa 
May được đủ cơm, ẩuủ cháo 
Lúc mệt thì đi ngủ ngay 

Mặc cho suy đoán nhiều cách«. 


ĐÔNG CÁT TÂY CÁT # # # 8 
Nói đông nói tây. Lải nhải. Tiết Bạch Vân 
Thủ Đoan Thiền sư trong NĐHN q. 19 ghi: 
»/k XÃ H BÑ lí #. ff HỆ 6 jj Mễ 
ZR HH Bị 3 PH 3l. — Sau khi khai 
đường, Thừa Thiên liên sắp đặt vài lời để 
đến Sơn Nam nói đông nói tây«. 




















ĐÔNG DŨNG TÂY MỘT # ¡# # 
bã 

Đông nỗi tây chìm. Chỉ cho cảnh giới tự do 
tự tại, thông suốt vô ngại của Thiền gia sau 
khi ngộ đạo. Tiết Phù Dung Đạo Giai 
Thiền sư trong NĐHN q. 14 ghi: »J 3ñ DH 
1⁄3. 3 fŸ H fŒ‹ - Cảnh giới sau khi 
ngộ, co duỗi tự tại«. 








ĐÔNG DƯƠNG $ # 
Hiệu của Thiền tăng Đức Huy đời Nguyên. 
X. Đức Huy. 


ĐÔNG HÒA THIỀN TỰ $ # z‡ 3 
Thuộc thành phố Đài Bắc, tỉnh Đài Loan, 
Trung Quốc. Niên hiệu Quang Tự thứ 34 
(1908) do Tâm Nguyên, Thiện Huệ, Giác 
Lực cùng chung sáng lập. Niên hiệu Tuyên 
Thống thứ 2 (1910) hoàn thành Quán Âm 
thiền đường, Tổ đường. Thời kỳ Nhật Bản 
thống trị Đài Loan đổi tên là »Tào Động 
Tông Đại Bản Sơn Biệt Viện«. Năm 1923 
xây xong Bản đường đại điện. Sau khi 
kháng chiến thắng lợi đổi tên là »Đông 
Hòa Thiền Tự« do Hòa thượng GIác Lực 
trụ trì. 


244 


ĐÔNG SƠ # %J (1oo8-1077) 





ĐÔNG KHÊ # ;£ 
Hiệu của Thiền tăng Phương Trạch đời 
Minh. X. Phương Trạch. 


ĐÔNG LĂNG # # 
Hiệu của Thiền tăng Vĩnh Dư đời Nguyên. 
X. Vĩnh Dư. 


ĐÔNG MINH # % 
Hiệu của thiền tăng Huệ Nhật đời Nguyên. 
X. Huệ Nhật. 


ĐÔNG PHA THIỀN HỶ TẬP ‡$ 3+ 
#ÿ ø® 

Gọi tắt: Thiên Hỷ tập. Sách, 9 quyên do Tô 
Đông Pha soạn vào đời Tống, Từ Trường 
Nhụ biên tập. 

— Quyên I: Tụng 

— Quyền 2: Tán 

— Quyền 3: Kệ 

— Quyền 4: Minh 

— Quyền 5: Ký 

— Quyền 6: Thư, bạt. 

— Quyền 7: Tự, truyện, văn sớ. 

— Quyền 8: Thiền hỷ kỷ sự. 

— Quyền 9: Phật Án vấn đáp, ngữ lục. 
Đời Minh, Trần Kế Nho và Lục Thọ Thanh 
viết tựa và lời bạt về văn hiến đời Đường. 
Sách này được ấn hành vào niên hiệu Vạn 
Lịch thứ 18 (1590) đời Minh, chép 25 điều 
ngữ yếu thượng đường thị chúng và 1 thiên 
»Nghĩa Thanh lược truyện« do Đan Hà Tử 
Thuần Soạn. 


ĐÔNG QUA ẤN TỬ 4 ƒ Ép 

Con dấu bằng bí đao. Cắt ngang trái bí để 
làm một cái ấn, tuy có giống cái ấn nhưng 
chăng phải ấn thật, Thiền tông mượn từ 
này làm thuật ngữ đề chỉ cho bậc Thầy khi 
tiếp hóa người học chưa khám nghiệm kỹ 


lưỡng mà đã vội tùy tiện ấn chứng cho họ. 
Tắc 98, Bích Nham lục (Đại 48, 221 hạ) 
ghi: »⁄4 f? 3 ñZ 2 4 JR HI #ƒ HH 7E ƒ 
ff il. 1 ft 3í ft. XU 
Ñll. — Chỉ muốn được các nơi dùng con 
dấu bí đao để ấn chứng cho, liền nói: Tôi 
hiểu Phật pháp một cách đặc biệt, chớ bảo 
cho người ta biết. 


























Ngoài ra, »Đông qua trực lung đồng« 
nghĩa là trái bí đao tuy thắng thớm nhưng 
chưa chín, dùng dụ này để chỉ cho người 
có bản chất tốt nhưng chưa thành thục 
(Lung đồng, có nghĩa là chưa thành thục). 


ĐÔNG QUẦN ‡ # 

Chúa Xuân. Pháp Diễn ngữ lục q. hạ ghi: 
## N  #t ÿE. #: Hh LH: ẨI 

3% HÍ11EÂ. WÑMI — & 

»Xuân vũ sái vô nhai 

Càn khôn dĩ cụ tri 

Đông quân hành chính lệnh 


Mai liễu nhất chỉ chỉ«. 






































»Mưa xuân gội khắp nơi 
Đất trời đã biết rồi 
Chúa Xuân hành chính lệnh 


Một nhánh liêu, cành mai. 


ĐÔNG SƠ š 3 (1908-1977) 


Tăng nhân hiện đại, họ Phạm, tự Đăng 
Lãng, hiệu Nhân Thự, người huyện Thái, 
tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nối pháp Hòa 
thượng Trí Quang, tông Tào Động. Tác 
phâm: Trung Nhật Phật Giáo Giao Thông 
Sử, Trung Ấn Phật Giáo Giao Thông Sử, 
Trung Quốc Phật Giáo Cận Đại Sử, Phật 
Giáo Nghệ Thuật, Thiền, Tâm Kinh Tư 
Tưởng Sử. 


245 


ĐÔNG SƠN PHÁP MÔN # 1 # Ƒl 





ĐÔNG SƠN PHÁP MÔN # 1; # 
1 

Ngũ tổ Hoằng Nhẫn hoằng truyền Thiền 
tông tại núi Đông Sơn, nên các tùng lâm 
dùng hai chữ Đông Sơn để ám chỉ pháp 
môn của Ngũ Tổ truyền dạy. Hoằng Nhẫn 
truyện trong TCTT q. § ghi: »ÿÈ Ấ 2 
{4. lR ®# Mũ Bí. lĩ Á 4 ÀA ⁄ 
J:¡ 3 # Á BH ` W j#. Á H EtUf 
ĐÈ 7N 1H 3 ƒ!| ÑW. — Bạn bè giúp đỡ liên 
tục kéo đến cả lũ, khách buôn chẳng vào 
Hóa Thành, cô gái nghèo mở rộng cửa 
Bảo Sở. Cái làm hứng thú người ta có tên 
gọi Đồng Sơn pháp môn chăng?«. 

















ĐÔNG TÂY # #% 

Qua lại thăm viếng, rời bỏ. Tiết Dược Sơn 
Hòa thượng trong TĐT q. 4 ghi: »Ífậ Z2 2 
J§ EM ÑÈ? ŸJ EH: #Œ ÍE W P. Hữ 
EHl: f#[ 4 #( ft ?3ƒ #d Í7‹. — Sư bảo: 
Ngươi vì ai mà qua lại thăm viếng? Đáp 
rằng: Thay y mà qua lại thăm viếng. Sư 
bảo: Sao chẳng dạy y cùng ẩi.« 

Tiết Động Sơn Hòa TH trong bn s 4 


















































ghi: »‡È HH 2 J H 1 1Ý 1h , BH. 4 
› 2 2E HỊ BÙ MS. —- EU. 





Gia phong của ta chỉ như thể, chẳng ép 
buộc xà lê chấp nhận hay không cháp 
nhận, mặc cho ông rời bỏ.« 


ĐÔNG TY # 3] 
Nhà xí, nhà vệ sinh. 7óng Môn Võ Khó 














ghi: »$Š -V '†! BB 5) IR Yf. ñ âñ AÁ ‹ 
3X Š ld. Y# Â 1ï # 5l ? PHiễ %- 





























» MÃ š. W 1: W nỊ. jlã {F J# ñl HmỊ 
tt Ở;. Tiền Dặc Trung lang phỏng Chân 
Tình, thuyết thoại cửu, dục đăng hỗn. Tịnh 
linh hành giả dẫn tùng tây biên khứ. Tiền 
cự vân: Ký thị đông ty, vi thập ma hướng 
tây khứ? — Quan Trung lang Tiên Dặc đến 


thăm Chân Tịnh, nói chuyện hồi lâu ông 
muốn đi nhà xí. Chân Tịnh sai hành giả 
dẫn ông ta đi hướng tây. Tiên Dặc vội 
vàng nói: Đã là đông ty vì sao lại đi về 
hướng tây.« 


ĐỒNG ĐẦU THIẾT NGẠCH HÁN 
4m 5ã đÄ\ đã 3Š 

Thiền tăng có cơ phong mạnh mẽ, hoặc là 
chỉ cho bậc căn cơ linh lợi. Tiết Tục Wghệ 
Ngôn trong NHỌI q. 30 ghi: » ®f 3š TII 
lú f El: ZJ ñH W  3J. H ðØ jil 
5ý. d Ét XW {Ð J. PÌ Bí ỳ5ã ñM lễ ¿ 
 ÑX lí Xk- Bất f7? 2E BỊ lE.. ẩm HH 
BS ẤN J.v di : f LH Pu — Hòa 
thượng Biện ở chùa Thê Hiển có bài kệ 
nhự sau: 

Chớ bảo Thê Hiển nghèo 

Thân nghèo đạo chẳng nghèo 

Cây gậy như rồng quấy 

Giày cỏ tợ cọp ngẫu 

Đối ăn cỏ gai góc 




















bã 














Khát uống nước khe Tào 
Hạng căn cơ linh lợi 
Đếu ở tại núi ta«. 


› ĐỒNG KHÁNH TỰ ñỊ # $ 

Nằm trên sườn nam núi Quy sơn cách 
huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung 
Quốc 70km Dưới về phía tây. Cuối niên 
hiệu Nguyên Hòa (806-820) đời Đường Tổ 
tông Quy Ngưỡng là Linh Hựu hoằng 
dương thiền pháp tại chùa này. Sau nhờ Lý 
Cảnh Nhượng tấu thỉnh vua ban cho tắm 
biển »Đồng Khánh Tự«. 


ĐỒNG THAM ñ #$ 

Còn gọi: Đồng học. Chỉ cho người cùng 
theo một thầy để cùng nhau tham thiền. Về 
sau trở thành tiếng xưng hô thông thường 


246 


ĐỘNG SƠN NGỘ BẢN ĐẠI SƯ NGỮ LỤC †lj Ili f# + 2X l š# # 





giữa các vị tăng với nhau. Tiết Thiết Phật 
Trí Tung Thiền sư trong NĐHN q. 11 ghi: 
»# In # #l , ñ ld ff lễ]: 34 ấu ƒý TH 





















































nơ Jš? 3 ỨH ĐŒ ñg.v 75 —. Tl †ƒ đi 
—*## R HH: f#J # W3 ŸJ #H Mj? Bữ 
Lê 








HH: — ŸŸ Nị #R‹ — Có vị tăng đồng 
tham đến, sư liền hỏi: Còn nhớ nhau 
chăng? VỊ này đang do dự, vị tăng thứ hai 
đánh y một tọa cụ, rồi nói: Sao chẳng đáp 
ngay cho Hòa thượng? Sư nói: Một mũi 
tên trúng hai mục tiêu«. 


= | 


ĐỘNG ĐỊA VŨ HOA # #, ø ‡ 
Chấn động thế giới, trời rải hoa thơm, hình 
dung lời thuyết pháp rất hay. Pháp Diễn 
ngữ lục q. thượng ghi: »ÊŠŠ Ù , 1 T7) , 
) Hh Nj 4È. — Thích-ca, Di-lặc thuyết 
pháp rất hay«. 








ĐỘNG HẠ # 
Chỉ cho ở dưới môn đình tông Tào Động. 
Tiết »Tục Nghệ Ngôn« trong NHỌL q. 30 


3š #4 ẤãlX. 3® —HỊ =. HỆ? 
Ml: — Nghe tiếng đàn liên biết rõ điệu 
khúc, thấy lá rơi biết mùa thu tới, cơ dụng 
lanh lợi vừa nhìn thoảng qua đã đánh giá 
được sự việc«. 


==TÑ 





ĐỘNG SƠN # +; 

Còn gọi: Tớn Phong sơn. Núi nằm ở xã 
Đồng An, huyện Nghi Phong, tỉnh CIang 
Tây, Trung Quốc. Chính nơi núi này thân 
hào Lôi Hành quyên hơn 3.000 mẫu ruộng, 
lập nên Phổ Lợi Thiền Tự. Khoảng niên 
hiệu Đại Trung (847-859) đời Đường, 
Thiền sư Lương Giới, Tổ tông Tào Động 
ra Sức mở mang thiền học, số người tham 
học được vài trăm vị. Niên hiệu Hàm 
Thông thứ 10 (869), Lương Giới viên tịch 
ở Động Sơn. Đường Hiến Tông ban cho 
thụy hiệu »Ngộ Bản Thiền sư« và ra lệnh 
xây »Huệ Giác Bảo Tháp« ở mé sau chùa 
để thờ Ngài. Tô Triệt sau khi đến viếng 
Động Sơn, có làm bài thơ như sau: 















































ghi: »# Ƒ1 HỆ Z& ® l£. šäu 5l lí. tí 5# Ít th #ấ # 
J) E ® li F 3 Hữ. 1ị #f lỊ, 68 Xổ lễ 0ï Đh ÍU Z 
lì, # ⁄#, J3L1£, f4 Ế@. RE =®#®#lfí ÄÑ 8 
ñI 2 3l HÈ Z2. Èš ## Íl lí. -Vân TH H BH #8 ñ H ÌB 





























Môn tuy thừa kế Tuyết Phong, sau khi 
được thọ ký, ngài lần lượt tham học với 
các sự ở dưới môn đình tông Tào Động 
như Tào Sơn, Sơ Sơn, Kiên Phong, Cửu 
Phong, thảy đêu có cơ duyên. Biết rõ đại 
đạo công bình, pháp không nghiêng lệch 
về một phía.« 


ĐỘNG HUYỂN BIỆT KHÚC # #& 
3) # 

Nghe khảy đàn liền biết rõ điệu khúc. Dụ 
cho việc khế hợp thiền cơ một cách nhanh 
chóng. Tiết Thiên Đồng Hàm Kiệt Thiền 
sư trong NĐHN q. 20 ghi: »#J) 4* 7| HHỊ , 








Cổ tự y sơn chiếm kỷ phong 

Tinh lô phảng phất tự thiên cung 

Tam niên dục đáo quan vi ngại 

Bách lý tương vọng ý tự thông 

»Chùa xưa tựa múi dáng vững vàng 

Điện đường phảng phất tợ thiên cung 

Ba năm muốn đến, quan làm ngại 

Trăm dặm ngóng về ý tự thông«. 

Các vị cao tăng trụ trì chùa nảy trải qua 
nhiều đời gồm có: Đạo Toàn, Sư Kiền, 
Đạo Diên, Hy Tổ, Huệ Hồng, Tịnh Thông, 
Thạch Hiệp... 


ĐỘNG SƠN NGỘ BẢN ĐẠI SƯ 


247 


ĐỘNG SƠN NGỘ BẢN ĐẠI SƯ NGỮ LỤC †lj Ili f# + ^X l š# # 





NGỮ LỤC # + ‡§ & % É# ‡#£ # 
Còn gọi: Động Sơn Lương Giới Thiển sư 
ngữ lục. Gọi tắt: Động Sơn lục. Ngữ lục, 1 
quyền, do Động Sơn Lương Giới soạn vào 
đời Đường, được xếp vào Đại Chính Tạng 
tập 47, trang 597. Nội dung gồm có 120 tắc 
về: Thượng đường thị chúng, cử cổ, vấn 
đáp; II loại ca tụng, được xem là ngữ lục 
quan trọng nhất của Tông Tào Động, là 
một bộ toàn thư có phong cách thiền miên 
mật, lợi ích rộng lớn cho tông Tào Động. 


ĐỘNG SƠN NGŨ VỊ  ö # 12 

Còn gọi: Động thượng ngũ vị. Là phương 
pháp đặc thù tiếp dẫn người học của tông 
Tào Động. Tiết Ô Cự Đạo Hạnh Thiền sư 


— Ngũ Vị Hiển Quyết Tham Chú của Bản 
Quang Hạt Đường. 


ĐỘNG SƠN THỦ SƠ THIỀN SƯ 
NGỮ YẾU #l 1) *% 3 3# f ‡# 

Ngữ lục I quyên, do Thiền sư Động Sơn 
Thủ Sơ soạn vào đời Tống. Nội dung gồm 
các bài ngữ yếu thượng đường thị chúng và 
bài ca, bài tụng, được xếp vào Cổ Tôn Túc 
ngữ lục quyên 38, Tục Tạng kinh tập 118, 
trang 645. 


ĐỘNG THƯỢNG ï% + 

Tức tông Tào Động. Tiết »Tục Nghệ 
Ngôn« trong NHQL q. 30 ghi: »‡‡ #ˆ, 
32+ #. ñ lH L — 2š #5. XÃ 
Tí ft. HH M{ ƒ th: - Sau Đầu Tử, Phù 








trong NĐHN 4q. 20 ghi: »lñi ÿ — #⁄ . #š 
] = #Jv 3H th Tí f , SE A TH ẾU + 
Ä% f8 mì ‡!.. — Tam huyền của Lâm Tế, 
tam cú của Vân Môn, ngũ vị của Động 
Sơn, trước mặt kẻ ngu không được nói 
mộng.« 


ĐỘNG SƠN NGŨ VỊ HIỂN QUYẾT 
#l th 1# 2 ñã4 #4 

Ngữ lục, I thiên, do Động Sơn Lương GIới 
soạn vào đời Đường, Huệ Hà biên tập vào 
đời Tống, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
111, trang 228. Nội dung nói về Chính 
Thiên Ngũ Vị, là cơ duyên thi thiết quan 
trọng của tông Tào Động. Thiên ngữ lục 
này được xếp vào Phủ Châu Tào Sơn Bản 
Tịch Thiển sư ngữ lục quyên hạ. Những 
bản chú sớ về thiên này quan trọng hơn cả 
là: 

— Ngũ Vị Hiển Quyết Nguyên Tự Cước 
của ngài Động Thủy. 

— Ngũ Vị Hiển Quyết Canh Vân Chú 
Chủng Nguyệt Quân Lộc Cảo của Kiệt 
Đường Năng Thắng. 





Dung, người có thể chấn hưng tông Tào 
Động là Thiên Đồng Giác, Chân Yết 
Liễu. « 


ĐỘNG THƯỢNG CỔ TRIỆT z4 L 
% #t 

Còn gọi: Vĩnh Giác Hòa thượng Động 
Thượng Cổ Triệt. Ngữ lục, 2 quyền, do 
Vĩnh Giác Nguyên Hiền thu thập vào đời 
Minh, Vị Lâm Đạo Bái biên tập lại, được 
xếp vào Tực Tạng kinh tập 125, trang 401. 

Nội dung gồm các ngữ yếu của các cao 
tăng tông Tào Động. 

Quyền thượng: Giải thích Tham Đồng Khế 
của Thạch Đầu Hy Thiên, 8đo Cảnh Tam 
Muội của Động Sơn Lương Giới. Kế là 
chia các mục: Động Sơn ngũ vị, Ngũ vị đồ 
thuyết, thu thập nhiều tư liệu liên quan đến 
ngũ vỊ. 

Quyền hạ gọi là »Tiên đức vi ngôn«, nêu 
ra các ngữ yếu về cương tông của chư sư 
đề hiển bày tôn chỉ của tông Tào Động. 


248 


ĐỐTT !†} 





ĐỘNG THƯỢNG HUYỂN PHONG 
1L % KV 

Chỉ cho thiền học môn phong của tông Tào 
Động. Tiết Động Sơn Lương Giới Thiền sư 
trong NĐNN q. 13 ghi: »lj' H JRf XÃ 'H 2E 
Ji tà tụ ã sã s8 SE, xí 
#ƒ th # HỊ HỦ H. HỆ \. l Â 
HE. ì IE |HH. +zlH E %X 
JÑ. J§ Ù* XÃ F‹ — Từ cuối niên hiệu 
Đại Trung (859) đời Đường, thiên sư Giới 
tiếp dẫn người học ở núi Tân Phong... 
Hơn nữa, Tào Sơn nhận sâu được ÿ chỉ của 
Ngài nên nói vẻ lý thật tướng rất có bài 
bản: Đạo hợp quân thần, thiên chính hồi 
hỗ, nhờ đó mà thiên học môn phong của 
tông Tào Động được truyền bá khắp nơi« 








°o so 














% S 
























































ĐỘNG THƯỢNG TÔNG CHỈ # + 
£ 

Ý chỉ thiền pháp của tông Tào Động. Tiết 
Hoàng Long Đạo Chấn Thiền sư trong 






































NĐNN 4q. 18 ghi: »⁄b { ñử HI 1#: # fil 
jlụ mí ƒ. #lm U22 Yƒ Hí, lổ 3ð 
lU ‡š š 5 f7. HỤ ƒ$ lR Hs ÃA Z2. 
ÑỲ ñH JJ íS Z XỸ Ha. — H. Ê ấn ïh] 
` H‹ - Thuở bé Sư nương thiển sư 





Anh ở chùa Giác Ấn xuất gia làm điệu. 
Thiển sư Anh đời sang chùa Phổ Chiếu ở 
Từ Chỉ, vừa gặp lúc bà Vương phi chọn 
lựa Sa-di tuổi nhỏ cho xuất gia, sự được độ 
vào dịp này. Về sau, sư giã từ Thầy đến yết 
kiến thiên sư Đan Hà Tử Thuần. Một hôm, 
sư bàn luận với Ngài về ý chỉ thiển pháp 
của tông Tào Động«. 


ĐỘNG TIÊN # 4# 
Động một tí (thì, là), thường thường. Vô 























Môn Quan ghỉ: »zš Ƒ]J PỊ Tất lR] v11 thị 
ft. l2. Ki. &fTIH, 
&Ƒl HñH. 2% ñ 8 3 # Ñ. 3fl” 




















4 ⁄ tr Hj. #) lR MỸ i2. đế Ï] 
†È E.. h 3š HH 1 H lH.. — Có vị tăng 
hỏi ngài Vân Môn: Thế tô: là Phật? Vân 
Môn đáp: Que chùi đt. Vô Môn bình: Có 
thể bảo Vân Môn nghèo đến nỗi không lo 
được bữa cơm chay, bán rộn đến nổi 
không kịp viết thư, động một tí là đem que 
chùi đít để chống đỡ môn đình, đủ thấy 
Phật pháp thịnh hay suy rồi!« 


ta 


























ĐỘNG TĨNH # ‡# 

Cử chỉ, hành vi. Tiết »Tục Nghệ Ngôn« 
trong NHỌL q. 30 ghi: »‡? X '* 3# #) ñŸ 
Sf lấc.v BỊ ME ñN — hử , DI X ## ĐỊ 
Z: #r ÑE Bí XÊ IEffJ#. J8 ?ñ IE Kã 
% 2#. — 4 x¿ hHị HH Z -Ì ñ? - Ngày 
xưa Đại Giác Liễn cử chỉ tôn nghiêm, Viên 
Thông Nột một khi thấy biết là bậc tài giỏi; 
Hoàng Long Nam tính tình độ lượng, ở 
đâu cũng ngôi ngay ngắn nghiêm trang. 
Hai lão này đâu thể là kẻ câu nệ?« 



























































ĐỘNG TRƯỚC # #' 

Vọng tưởng. Thiền tông mượn từ này để 
chỉ cho tâm dao động, khởi lên các thứ 
vọng tưởng. Tắc 6, Bích Nham lục (Đại 48, 








146 trung) ghỉ. »ZE 2E jW HE ‡t XR #ï. m 
H Hị ÄE 3# HH . H B #! 8 # — 








Sỹ ‡Ệ! — Ng Tu-bô-đề ngôi thiển trong 
hang đá, trời rải mưa hoa. Trong khoảng 
thời gian rất ngắn, xót thương cho thần Hư 
Không. Chớ vọng tưởng. HỄ vọng tưởng là 
ăn 30 gậy«. 


ĐỐT »È 

1. Hây! Từ biểu thị tiếng quát. Thiền sư 
thường dùng để kết thúc một bài kệ của 
chính mình làm ra. Bài Tán Tuệ Trung 
Thượng Sĩ của Thiền sư Pháp Loa có ghi: 
»4! 


249 


ĐỚI ĐAO NGỮ 7ÿ 7) šã 





Thép ròng rèn được 

Gang sóng đúc thành 

Thước trời tắc đất 

Gió mát trăng thanh 

Háy!« 

2. Dốt, sai rồi. Lời quở trách đặt ở đầu câu. 
Đoạn »chấp tất cả vô trước là tâm« trong 
Kinh Lăng Nghiêm q. 1 có ghi: »iHƑ ŠŸ 
ft: HH Đi 2 fä dò Đi f:. TU ‡k DJ 
2b HE #7 s4. BỊ ñữ HE #í. R lứ H§ 
bà. #È ấ: HH lJ #Ê! Jt ]E 3# 3b: — 






































A-nan nói: Nay Như Lai gạn hỏi tâm ở chỗ 


nào, con dùng tư tưởng suy từn ấy, con cho 
là tâm. Phật bảo: Sai rồi, A-nan! Cái ấy 
chẳng phải tâm ngươi«. Tắc Ngưỡng Sơn 
Xuất Tỉnh trong Thiển Uyển Mông Cầu. q. 
hạ (Vạn Tục 148, 275 thượng) ghi: » {< 
5š lñ] HW #: 1H LÊ: + tHí8 jt th^? 
Mã HH: MỊ, #3 ! äÊ E 7F !h? — Vê 
sau, sự hỏi Đam Nguyên: Người ở dưới 
giếng làm sao ra được? Nguyên nói: Dót 
quá! Đô ngốc! Ai mà ở dưới giễng?« 

3. Chà! Tiếng thốt ra biểu thị sự ngạc 
nhiên, tán thưởng hoặc than phiền. Bài 
Phóng Cuông Ca trong Tuệ Trung Thượng 
Sĩ ngữ lục có gh1: 

»IMị Ihh ! ŸZ 2š  ñ Bv HƑ HƑ! 35 Bấ 
“2 E 3s - Chà chà! Cảnh giàu sang như 
mây nổi, ôi ôi! Thời gian thấm thoát như 
bóng ngựa qua kế vách«. 

4. Ủa! Từ biểu lộ sự sửng sốt. Tín Tâm 
Minh tịch nghĩa giải của Hòa thượng 
Trung Phong Minh Bản ghi: »jjj El: 
Hi! đữ ý HƑ j4 1H Â Đã Bế. đi Ẹ nỊ 
}⁄ 1U Ấ HẠ ÿ#E.. fJ HỊ? jã ffẩ lt {th ƒš 
%*‡3‡<«4®SS1.-Tich rằng: Ủa! Nói 
›Có thể buông bỏ‹ cũng đáng ăn gậy, nói 
›không thể buông bỏ‹ cũng đáng ăn gậy, 
tại sao? Vì ông chưa thoát khỏi được đắc 
thất thị phi vậy!« 








































































































5. Thôi thôi! Từ biểu thị ý can ngăn hoặc 
từ chối. Tín Tâm Minh tịch nghĩa giải của 
Hòa thượng Trung Phong Minh Bản gÌi: 
»IH ! ñ E ?N LH. ñŸ &Ã: 58 HÈ. ZỀ 2K 
HE} EU 42 #4 0Ù — H4. 
&$ H Rš JM 2 ÄÑ Ì# fEs — Thôi thôi! 
Động là núi bạc, tịnh là vách sắt. Nếu 
chưa từng đập nát mà muốn hai tướng kia 
không sinh thì còn cách xa quảl«. 





























6. Hứ! Từ biểu lộ sự bất bình, phản đối. 
Tín Tâm Minh tịch nghĩa giải của Thiên sư 
Z#Ị LÍ 


Trung Phong Minh Bản ghi: »Ih ! #ấủq' S¿ 
PB HR jK MK.v Đã f? J| #8 f[ ĐÀ . — Hứ! 























Tất cả đêu là mở mắt đái dâm, đốt nhang 
dân quỷ, tại sao vậy?«. 


ĐỚI ĐAO NGỮ *# 7 # 


Trong lời nói ngầm chứa dao bén có thê 
cứu sống hoặc giết chết người một cách tự 
tại. Thiền tông mượn từ này làm thuật ngữ 
để chỉ cho cơ ngữ sắc bén nhằm mở mắt trí 
huệ của người học. Phần giải thích trong 
Động Sơn Ngũ Vị Hiển Quyết (Vạn Tục 
119, ó6 hi n › 3 # 3 fE v # \B 4š 
lị #š 2S jM ?ẾP JJ ñH s — Câu kiêm đới 
hay nhất, không gì bằng cơ ngữ sắc bén 
của Dược Sơn đối đáp Vân Nham«. 























ĐƠN # 


Đặt trước một con số đề tạo thành số từ, có 
tác _dụng gần giống chữ »linh« (lẻ). Hà có 
Diễn ngữ lục q. trung ghi: »% HE 3 
: X4! —HR lữ lïB,. E 

2E J¿ IE H *#ˆ‹ - Ngày đông chí sư 
SREE đường, nói: Đại chúng! Từ nay đến 
105 ngày nữa mới tới tiết Thanh mình, 
Thượng nguyên thuộc về nửa tháng 
giêng«. 

















250 


ĐƠN VỊ ï# £ 





ĐƠN ĐỀ # ‡t 

Sự tu tập tham thiền của thiền giả không 
câu nỆệ vào ngữ ngôn tri giải, chăng dính 
mắc nơi tục tình vọng niệm, chỉ nhắm 
thắng vào cội nguồn bản tâm. Duy 7ã ác ngữ 


lục q. 2 ghi: »tH 2% ñ † †ñ ® #h K› 








ñ #f 2 T1, =## F. + N\ 
Í , == ja mẽm- *H: lế XM 7E. — 





Người xuất gia mười ngón tay chẳng dinh 
nước, trăm việc chẳng đề lòng, dưới 3 cây 
đòn dông, trước cải đơn 7 thước (2,1m), 
ngày 3 thời đêm 3 thời, chỉ làm một việc là 
nhắm thẳng vào bản tâm«. 


ĐƠN ĐAO TRỰC NHẬP # 7  ^. 
Nghĩa đen là cẦm có mỗi một con dao và 
chạy thắng vào trận địch. Thiền tông dùng 
từ này để chỉ cho bậc thầy khi chỉ dạy 
người học, chăng dùng trí mưu sách lược, 
buông bỏ tất cả lời nói hòa hoãn, xung đột, 
mà trực tiếp nói về vấn đề tâm tính đề khai 
mở tâm nhãn cho họ. Nhán Thiên Nhãn 
Mục q. 2 (Đại 48, 311 hạ) ghi: »ÃÄ HỊ XÃ 
JE. Z7R##tÁ. SỐ 7 HÀ. AB 
{H 6. HỆ HỊ lý ÍT7. - Đại dụng như 
trời xoay, tay không giết người, một dao 
vào thăng, nhân cảnh đều đoạt, chiếu dụng 
đồng thời«. 


















































ĐƠN ĐƠN ĐÍCH ĐÍCH # # #9 #9 

Một cách đơn độc, chân chính. Thư đáp 
Trung thừa Trịnh Côn Nham trong 
HSLNMDT 4q. I ghi: »H 3 †" # 2ò TH 
H1 na H Hí HJ HỤ it J — 
4. 1H Đã 2X ? ñlJ.v fE fU R ÍÈW & 
Bề. — 7 li #4. 1U Hữ ñL Ấ&s — Chỉ 
cân đem thân tâm thế giới vứt sang một ]Š 
bên, một mình chân chính đề khởi một 
niệm này, như múa kiếm báu trong hư 
không, chẳng kể là Phật hay ma, chém hết 











một loạt như chém cuộn tơ rôi«. 


ĐƠN TRUYỀN # 4# 

Còn gọi: Đơn để. Truyền trao cho nhau 
một cách riêng lẻ, thuần nhất. Chỉ cho cách 
truyền giáo của Thiền tông, chẳng dựa vào 
ngôn ngữ văn tự mà chỉ dùng cách một 
người học trò lãnh hội được đại ý Phật 
pháp trước mặt một vị Thầy liền được vị 
này truyền cho tâm ấn. Đây gọi là ›Đơn 
truyền tâm ấn‹. Cảnh Đức Truyền Đăng 
lục q. 3 ghi: »fR 3š ñZ ‡H J | —: #& #t 
3 3#. ÍT7. # 3# J£ 4H HH HỈ ft lò EH , 

1V $\ #H 2X v Đi  #tL /b mỊ RE v 4 3z 
x#.HằữAUb, NHI. - 
Trước khi TỔ Đạt-ma sang Trung Quốc, 
Thiên tông tu hành cả giáo thừa của Tam 
tạng, đến khi Tổ từ Ấn Độ sang, Thiển tông 
mới dùng cách ›Đơn truyền tâm ấn‹ để phá 
chấp hiển tông, cũng chính là chủ trương 
Giáo ngoại biệt truyễn, bắt lập văn tự, trực 
chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật«. 

Ngoài ra, từ »Đơn truyền« còn được dùng 
ghép với những từ khác để tạo thành: 

— Đơn truyền trực chỉ. 

— Trực chỉ đơn truyền. 

— Phật tổ đơn truyền. 

— Đơn truyền Phật pháp. 

Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 
































ĐƠN VỊ # +3 

Chỗ ngồi của chư tăng tham thiền trong 
Thiền đường. Do vì trên chỗ ngồi của mỗi 
vị tăng đều có dán tên, nên gọi là »đơn vỊ«. 
Tông Môn Võ Khó ghi: »É1 JŠ #ä 3: E4 2 














đồ don OR Si SỆ 2® fả 3® 1í. ĐỊ 
J8 øã 3: > #4 3š R|ìñ. IÚ H: H4 
7d ĐH BE. # JV li l# fữ “5. RH 4 





4 lí. — Tự Khánh Tạng chủ cùng Tú 
Đại sư ấi đến chùa Pháp Vân, Tú được cho 


251 


ĐỨC Í# 





vào Tăng đường đem tên của Khánh Tạng 
chủ trình lên ngài Viên Thông. Thông nói: 
Chớ có đi nơi khác, sau nhà này còn chỗ 
trồng, cho vào Thiên đường ngay«. 


ĐỨC /& 
Lời tôn xưng các bậc Thiền sư. Tảo Khê 
Đại Sư Biệt truyện ghi: »*t BE 7ú fE 1E H 






































+®?H, MU Ã ñÿ AM. & ấ* 
+. m2 À1 MU H: JŠ R Đ $# 
1l. 3 fỊ Xi FJ. #1 ñã }W # tị 
Ủ. #§ IM 1l  # ®%. (18 
% ) 2® (C8 t2 ) — f. m N lồ 
Tí ‹ — Vào đầu niên hiệu Thần Long, ngày 














rằm tháng giêng, Vua xuống chiếu rước 
đại sư vào cung. Sư từ tạ chẳng đi. Cao 
Tông Đại để phê chiếu rằng: Trấẫm chỉ 
thành mộ đạo, khát ngưỡng thiên môn, mời 
các vị thiển sư các nơi về đạo tràng trong 
cung để cúng dường, 2 vị thiền sư Huệ An 
và Thần Tú là đứng đầu tăng chúng«. 


ĐỨC BẢO 2š # 

1. Thiền tăng đời Minh (1486-1570), họ 
Lưu, người xứ Dương Tân (nay thuộc tỉnh 
Sơn Đông) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Văn Tái, tông Tào Động. Sư trụ chùa Yên 
Nam. 

2. Thiền tăng đời Minh (1510-1581), họ 
Ngô, hiệu Tiếu Nham, người xứ Kim Đài 
(nay thuộc tỉnh Hà Bắc) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Vô Văn Minh Thông, tông 
Lâm Tế. Tác phâm: Tiếu Nham tập và Ngữ 
lục. 


ĐỨC BẰNG #& J (2-1167) 

Còn gọi: Đắc Bằng. Thiền tăng đời Tống, 
họ Có, pháp danh Đạm Đường, người xứ 
Diễm Quan, Hàng Châu (nay thuộc phía 
tây nam huyện Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang) 


Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Chân Hiết 
Thanh Liễu, tông Tào Động. Người đời gọi 
sư là »Irúc Giản Hòa thượng«, »Đạm 
Đường Trúc Giản«. Tác phẩm: Đạzn 
Đường Trúc Giản ngữ lục. 


ĐỨC DỊ /#& & (1231-?) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Lô, hiệu Mông 
Sơn, người đời thường gọi »Cổ Quân Tỳ- 
kheo«, người xứ Cao An (nay thuộc tỉnh 
Giang Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Hoàn Sơn Chính Ngưng, tông Lâm TẾ, 
phái Dương Kỳ. Tác phẩm: Phật Tổ Tam 
Kinh Tụ, Mông Sơn Hòa thượng Lục Đạo 
Phổ Thuyết. 


ĐỨC DŨNG ## i# (?-1368) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Phùng, tự Đông 
Hải, nối pháp Thiền sư Nguyên Ông Tín. 
Sư trụ chùa Quảng Đức, Gia Hưng (nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 


ĐỨC DỤNG £š # 

Thiên tăng đời Tống, họ Đới, người xứ Vụ 
Châu (nay là huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc, nổi pháp Thiền sư 
Cao Am Thiện Ngộ, tông Lâm Tế, phái 
Dương Kỳ. Trong thiền lâm thường gọi Sư 
là »Dụng Đại Oản«. 


ĐỨC HINH 4# # (1302-1372) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Phương, tự Lan 
Thất, người xứ Ô Thương (Nghĩa Ô, Chiết 
Giang) Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư 
Nguyên Trường, đời thứ 25 hệ Nam Nhạc. 
Trụ trì chùa Thánh Thọ. Có ngữ lục truyền 
lại đời. 


ĐỨC HỘI /$ $- 
Thiền tăng đời Nam Tống, họ Hà, hiệu 


252 


ĐỨC NGỌC Í# (1628-1701) 





Bồng Am, người phủ Trùng Khánh (nay là 
thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Thạch Đầu 
Tự Hồi, thuộc tông Lâm TẾ. Khoảng niên 
hiệu Gia Định thứ 3 (1210), sư nhậm chức 
trụ trì Thiền viện Chân Như trên núi Vân 
Cư. 


ĐỨC HỒNG 4$ ‡‡ (1071-1128) 

Thiền tăng đời Tống, họ Dụ, tự Giác 
Phạm, ban đầu tên Huệ Hồng, hiệu Tịch 
Âm Tôn giả, người xứ Thụy Châu (nay là 
huyện Cao An, tỉnh Giang Tây) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Chân Tịnh Khắc 
Văn, tông Lâm TẾ, phái Hoàng Long. Tác 
phâm: Lâm Gian Lục 2 quyền, Thiên Lâm 
Tăng Bảo truyện 30 quyên, Cao Tăng 
truyện 20 quyên, Trí Chứng truyện 10 
quyền, Cjí Lâm 10 quyền, Lãnh Trai Dạ 
Thoại 10 quyền, Thạch Môn Văn Tự Thiên 
30 quyền, Pháp Hoa Hợp Luận 7 quyên, 
Lăng Nghiêm Tôn Đảnh Nghĩa 10 quyên, 
Kim Cang Pháp Nguyên Luận I quyền. 


ĐỨC HUY #š 3# 

Thiên tăng đời Nguyên, hiệu Đông Dương, 
nối pháp Hối Cơ Nguyên Hy, tông Lâm 
Tế. Sư là người quản lý »Đại Trí Thánh 
Thọ Tự« ở núi Bách Trượng và vâng lệnh 
Vua biên tập lại »Bách Trượng Thanh 
Quy«. 


ĐỨC HƯNG 4# # 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Bách Trượng Đạo Hằng, tông Pháp Nhãn. 
Sư trụ chùa Vạn Thọ, Tô Châu. 


ĐỨC KHIÊM $ # 
Thiên tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư La 
Sơn Đạo Nhàn, trụ viện Minh Chiêu, Vụ 


Châu (nay là huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. 


ĐỨC KIẾN 4$ #, (1280-1360) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Long Sơn 
Đức Kiến, vào niên hiệu Đại Đức thứ 9 
(1305) được phái sang nhà Nguyên (Trung 
Quốc). Nối pháp Thiền sư Hư Cốc Hy Ản, 
đời thứ 23 hệ Nam Nhạc, đời thứ 6 tông 
Lâm Tế Nhật Bản. Trụ trì chùa Đâu Suất ở 
Long Hưng. 


ĐỨC MINH £Š #J (thế kỷ XV) 

1. Thiền tăng đời Lê trung hưng, không rõ 
hệ phái, họ Nguyễn, người làng Bối Khê, 
huyện Thanh Oal, miền Bắc Việt Nam. 
Còn gọi là Thánh Bối. Vua Trần Hậu Đề 
phong sư là »ÐĐại Thánh Khai Sơn Nghĩa 
Tôn Bình Đăng Hành Thiện Đại Bồ Tát«. 
Sư trụ trì chùa Quảng Nghiêm (chùa Trăm 
Gian, chùa Tiên Lữ) trên núi Tiên Lữ, nay 
thuộc xã Tiên Phương, huyện Hoài Đức, 
ngoại thành Hà Nội. 

2. Thiền tăng đời Minh, họ Lâm, hiệu Tiền 
Khê, người xứ Hoàng Nham (nay thuộc 
tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 

3. Thiền tăng đời Thanh, họ Ân, hiệu Bạch 
Quang, người xứ Tráp Xuyên, Trường 
Hưng (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Thạch Cổ, tông 
Tào Động. Tác phẩm gồm 2 quyển Ngữ 
lục. 


ĐỨC NGỌC /# + (1628-1701) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Vương, hiệu 
Thánh Khả, người xứ Doanh Sơn (nay 
thuộc tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Phá Sơn Hải Minh, tông 
Lâm Tế. Tác phẩm: Thánh Khả Thiển sư 
ngữ lục 10 quyên, Thiển Lâm Bảo Huấn 


253 


ĐỨC NGUYÊN THIỀN TỰ /#& 4 Xš # 





Thuận Chu 4 quyền. 


ĐỨC NGUYÊN THIỀN TỰ 2$ 3# 3 
+$ 

Thuộc làng Trúc Kỳ, thành phố Gia Nghĩa, 
tỉnh Đài Loan, Trung Quốc. Niên hiệu Càn 
Long thứ 5 (1740) đời Thanh do Hòa 
thượng Nghĩa Mẫn sáng lập, ban đầu gọi là 
»Thanh Hoa Sơn Quán Âm Đình«. Năm 
1913 đổi tên là »Thanh Hoa Sơn Đức 
Nguyên Thiền Tự«. Năm 1963 Pháp sư 
Duy Giác nhậm trụ trì, qua ba năm xây 
xong Đại hùng bảo điện, Liêu phòng. Tự 
viện trang nghiêm rộng lớn, nguy nga tráng 
lệ. Trong chùa mở thêm Viện Thiền học 
Thanh Hoa Sơn Đức Nguyên, bồi dưỡng 
nhân tài Phật giáo Thiền tông, hoằng 
dương tông phong. 


ĐỨC PHỔ /$ + (1025-1091) 

Thiền tăng đời Tống, họ Bồ, người xứ 
Miên Châu (nay thuộc huyện Miên Dương, 
tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc, nối pháp 
Hoàng Long Huệ Nam, tông Lâm TẾ, phái 
Hoàng Long. Sư trụ Hòa Sơn ở Kiết Châu 
(nay là huyện Kiết An, tỉnh Giang Tây). 


ĐỨC PHÚ /$ 3% (1627-1690) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Cung, hiệu Kỳ 
Bạch, người xứ My Châu (nay là huyện 
My Sơn, tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Thông Túy, tông Lâm TẾ. 
Tác phâm: Ngọc Tuyển Kỳ Bạch Phú Thiên 
sư ngữ lục 3 quyên. 


ĐỨC QUANG #š %, (1121-1203) 

Thiền tăng đời Tống, họ Bành, hiệu Đông 
Am, người xứ Tân Dụ (nay là huyện Tân 
Dư, tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, tông 


Lâm Tế. Tác phẩm: Phật Chiếu Thiên sư 
Tấu Đối Lục l1 quyên, Phật Chiếu Quang 
Hòa thượng Ngữ Yêu ] quyên. 


ĐỨC SƠN ## ›h 

1. Thiền tăng đời Đường, tên Tuyên Giám, 
trụ Đức Sơn 30 năm nên người đời gọi sư 
là »Đức Sơn«. X. Tuyên Giám 

2. Thiền tăng đời Minh, hiệu Thúy Phong, 
người xứ Ninh Hạ, nối pháp Thiền sư Bảo 
Nguyệt Đàm Công. Sư trụ núi Phục Ngưu, 
chùa Cát Tường ở Kinh Sư. 


ĐỨC THANH ## :Š (1546-1623) 

Thiền tăng đời Minh, họ Thái, tự Trừng 
Ấn, Đăng Ấn, hiệu Hám Sơn, Hám Sơn 
Lão Nhân, Hám Sơn Đạo Nhân, người xứ 
Toàn Tiêu (nay thuộc tỉnh An Huy) Trung 
Quốc. Sư chủ trương dung hợp 2 tông 
»Thiền và Hoa Nghiêm«, 3 giáo: Nho, 
Đạo, Thích cùng về một thuyết, cho rằng 
»Không biết Xuân Thu thì chăng thiệp thế, 
không tỉnh thông Lão Trang thì chẳng thể 
quên thế gian; không tham thiền thì chẳng 
thể xuất thế«. Tác phẩm: ám Sơn Lão 
Nhân Mộng Du tập 55 quyền, Hám Sơn 
ngữ lục 20 quyền. 


ĐỨC THÀNH ## 3x 

Thiền tăng đời Đường, người xứ Toại Ninh 
(nay là huyện Đồng Nam, tỉnh Tứ Xuyên) 
Trung Quốc, nối pháp Dược Sơn Duy 
Nghiễm. Sư ở ấn bên bờ sông Ngô, chỗ ở 
gọi là Hoa Đình (nay là huyện Tùng G1ang, 
Thượng Hải), sống bằng nghề đưa đò nên 
người đời gọi sư là »Thuyền Tử Hòa 
thượng«. 


ĐỨC THIỀU /& 3# (891-972) 
Thiền tăng đời Đường, họ Trần, người xứ 


254 


ĐƯƠNG CƠ *%£ Ký 





Tấn An, Xử Châu (nay thuộc tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, tông Pháp Nhãn. 
Sư có bài kệ nổi tiếng: »Öj %X l# Iï., 4 
¿ Ä HH. 4Ð 2È #t 3š. ð§ H T LH ‹ « 
»Thông Huyền phong đỉnh 

Bắt thị nhân gian 

Tâm ngoại vô pháp 

Mãn mục thanh sơn«. 

»Trên ngọn Thông Huyền 

Chẳng phải nhân gian 

Ngoài tâm không pháp 

Đây mắt núi xanh«. 












































ĐỨC TƯỜNG ##$ 3Ý 

Thiền tăng đời Minh, tự Lân Châu, hiệu 
Chỉ Am, người xứ Nhân Hòa (nay là Hàng 
Châu, Chiết Giang) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Lâm chùa Tịnh Từ, tông Lâm Tế. 
Sư trụ trì chùa Tịnh Từ. Tác phẩm: Đồng 
Dự táp. 


ĐƯƠNG #š 

1. Khế hợp, tương xứng. Tiết Thạch Môn 
Quân Thủ tọa trong NĐHN q. 14 ghi: »— 
H ñï ?H À BỊ. fủ lñ]: —= 4# nh ðE — 
J1 411”: ụ R ?ñ l3. Tế H: 
3 flf lí {H Ất? Bữi fế ?H fflf Íƒ › — Một 
hôm sư vác cuốc vào vườn, tăng hỏi: 
Trong ba thán thì thân nào làm việc? Sư 
chống cuốc mà đứng. Tăng nói: Chăng lẽ 
việc này khế hợp thiển cơ sao? Sư cẩm 
cuốc bỏ ẩi.« 

2. Sẽ. Phó từ chỉ thời gian. Tiết Tứ Tổ Ưu 
Ba Cúc Đa Tôn giả trong NĐHN q. I ghi: 
» 1# — E # f. #ZTH7fX%. %1 
Sĩ 1. an 3K HH3 ‹ ° so !Ÿ {7 El: lá 
 Xf. ù HN.  l 
T , 4H lấ# HH Ri . — Sau đó có một người 
con của trưởng giả tên là Hương Chúng, 





































































































đến lạy Tôn giả cẩu xin xuất gia..... Tôn 
giả nói: Ngươi sẽ đại ngộ, tâm tự thông 
đạt. Ngươi nên quy y Phật pháp tăng để 
tiếp nối dòng thánh.« 

3. Biểu thị ngữ khí nghi vấn, có lúc tương 
đương như từ »rốt cuộc«. Tiết Giáp Sơn 
Thiện Hội Thiền sư viên ề NĐNN 4q. 5 ghi: 
»mh ÄÀ 41 # lề ït. bí J8 fị 3f? 
Người xưa trải tóc lấp bài rốt cuộc vì cái 
g1?« 














ĐƯƠNG CƠ # 3* 

Có 2 nghĩa: 

1. Thích ứng với căn cơ trình độ của chúng 
sinh. Đồng nghĩa với từ Khế cơ. N#ư Tịnh 
ngữ lục q. thượng ghi: »Íf, # v TL: ?Z: 


































































































ft JII Xi I đi #3 0H V Hữ 2š #Ñ XÊ 3£ JH 
ñ.. + 7R Í#. E7R3j. X4 HH Bi Bí 
#ự ÚL HỊ. ñã 2 s J#, YŸ A C 0ø yẾ 
X HỤ 3 ĐE. 1Ù 4 H HñỦ ) ® #‹ 
b§ ! 3ƒ BẾ lD] mã il ỳ# lv. — Giải hạ, sư 





thượng đường: Cởi bỏ túi vải Thiên tăng, 
hư không thênh thang thích phong lưu. Đi 
cũng được, ở cũng được, đại dụng hiện 
tiễn không còn phép tắc. Các nơi như thể, 
Tịnh Từ (pháp hiệu tự xưng của Như Tịnh) 
thì chẳng phải vậy. Ôi chao! Đương cơ rất 
ky lâm lưu truyên« 

2. Người đại diện đứng ra thưa hỏi về yếu 
chỉ kinh điển để đức Phật trả lời cho hội 
chúng đều biết. Hoặc chỉ cho TƯười trực 
tiếp thưa hỏi Tổ sư về »việc lớn« mà mình 
đang thao thức. Tham Thiền kệ trong 
Thiển Tịnh Hợp Yếu của Thiền sư Phương 
Tụ Thành ghi: 

2 Tĩ Z5 —. #HJ § Z4 

?H 1B đá Đế v fr[ lý Ji ^V 

»Tham thiền đệ nhất 

Bắt khả khinh hót 

Thổ quá đương cơ 


255 


ĐƯƠNG DƯƠNG # 





Hà thời ngộ nhập?« 

»Pháp tham thiên bậc nhất 
Chẳng thể để khinh suất 
Đương cơ nếu lầm qua 


Bao giờ mới ngộ nhập?«. 


ĐƯƠNG DƯƠNG #š 


I. Hiển lộ, minh bạch. Chương La Hán 
Quế Sâm Hòa thượng Minh Đạo Tụng 
trong CĐTĐL q. 29 ghi: »4È 2š ñŸ 1# 3ƒ 
lở šH JR. Uh & 2S “4 Eí 7Z& BÀ 2) . Ngã 
tông kỳ đặc, đương dương hiển hách, Phật 
cập chúng sinh, gia1 thừa ân lực. — Tổng ía 
kỳ đặc mình bạch hiển hách, Phật cùng 
chúng sinh đêu nhận lấy ân lực.« 

2. Trước mặt, tại chỗ, lập tức. Bích Nham 
Lục q. 1 ghỉ: »— fñJ F f# bú. ? B fF 
#5. #í HỊ hJ F #. # Bá 
3ƒ.. — Dưới câu nói mà thấy thì lập tức 
thấu triệt. Còn nếu nhằm dưới câu nói mà 
cứ tắm tư thì cuối cùng không thể sờ mó 
được. « 









































ĐƯƠNG ĐẦU # ðñ 

Ngay tại chỗ, ngay tức thì. Tiết Hộ Quốc 
Cảnh Nguyên Thiên sư trong NĐHN q. 19 
ghi: 

‡\ #ñ HH — Ñd. ĐỊ mg ïá Hi Eš ÌR 

Mt #Ä Hh Ihi }H 5. th Zi — 8# ‡[ 0W 


»Ngã hữu minh châu nhất khỏa 

















Thiết ky đương đầu sa quá 

Tuy nhiên tảng diện tương trình 
Dã tu nhất chùy đả phá«. 

»Ta có một hạt mình châu 

Rất ky tại chỗ bỏ qua 

Tuy là trước mặt trình nhau 


Cũng cân một chùy đập vỡ«. 


ĐƯƠNG ĐẦU BỔNG HÁT #š 5ñ 3# 
k) 

Bồng hát: Gậy và hét, phương thức tiếp 
dẫn giáo hóa đệ tử của các vị Tổ sư Thiền 
tông. Dùng gậy bắt đầu từ ngài Đức Sơn, 
hét bắt đầu từ ngài Lâm Tế. Đương Đầu 
Bồng Hát nghĩa là đòn cảnh tỉnh. 


ĐƯƠNG GIA CHỦNG THẢO # # 
4 

Lựa chọn người kế VỊ chốn tùng lâm. 7¡ hiển 
Lâm Bảo Huấn q. 1 (Đại 48, 1019 thượng) 
ghi: »iI 3ƒ 2% Rị lí. JW H BH ‡# ñÈ Hñ 
- #f HỊ lạ 1U. 8 Ä 7 ä 4 fá. TẾ 
tỳ ñếi HH lí 7E lŠ Tí ñỀ . — Còn như việc 
lựa chọn người kế vị chốn tùng lâm lại cần 
phải suy nghiệm cải lý xét kỹ nghe tường 
này, có đâu lại dung cho kẻ dối trá, hẹp 
hòi, phính nịnh mà được sung tuyển vào 
chức đó sao?«. 




















ĐƯƠNG NHÂN # ^- 

Tự nơi mỗi người. Trong bài thơ Xuân 
Cảm của Đại sư Hám Sơn có câu: »#? ZÄ 
XẤẪf#ữkfẪẾ. HZSj \ÌEZ#ÍT‹ 
»Nhược tu cánh mích Bồ-đề lộ 

Chỉ yếu đương nhân thoái bộ hành«. 

»Nếu như muốn tìm về nẻo giác. 

Chỉ cần tự mỗi người lùi bước«. 




















ĐƯƠNG THỂ TỨC KHÔNG #š ?# 
ÉP 2 

Khi 6 căn tiếp xúc 6 trần sinh ra 6 thức, 
ngay đó biết được thức vừa khởi vốn là vô 
thủy vô sinh, vốn tự không tịch, chăng đợi 
trần cảnh diệt rồi mới không. Nói cách 
khác, ngay khi thấy sự vật liền biết cái 
niệm vừa khởi đó là không, gọi là Đương 
thể tức không. Theo: Danh từ Thiền Học 
Chú Giải của HT. Duy Lực. 


256 


ĐƯỜNG ĐƯỜNG MẬT MẬT # 3# #% # 





ĐƯƠNG Ý š #& 
Vừa ý, hợp tâm ý. Tiết Đại Tùy Nguyên 
Tĩnh Thiền sư trong NĐHN dq. 19 ghi: »7ú 






























































3ñ — fE. ïIl 6 ƒq4 R. BÍ ñ #Š fŒ 
“E„v li Bí F fí # Z 3% IR M HH. Jề 
li Ù — ỨR Eế ñm ỦY HH. ⁄X {k ñH 
TỔ. ## ñ đc — Niên hiệu 








Nguyên Thai thứ 3, sư thông hiểu kinh kệ 
được độ, ở lại giảng dạy nhiễu năm. Sau đi 
về phương nam ban đâu tham kiến Thiên 
sư Vĩnh An Ân, nhờ giai thoại Lâm Tế ba 
lần bị ăn gậy mà sư tỏ ngộ. KẾ nương theo 
các bậc danh túc song không có di vừa ý 
Sư cả.« 


ĐƯỜNG BAN # # 

VỊ trí các ban thuộc Đông, Tây đường ở 
trong nhà Thiền. Lúc ngồi trên nhà Thiền, 
Vị trí của mọi người tùy thuộc vào đạo đức 
hoặc chức vụ của họ mà quy định. 


ĐƯỜNG CHỦ # + 

Gọi đủ: Diển (họ đường chủ. Chức vụ col 
sóc tất cả sự việc trong phòng bệnh (Diên 
thọ đường). Điều Diên Thọ Đường Chủ 
Tinh Đầu trong 7iển Uyển Thanh Quy q. 
4 (Vạn Tục 111, 449 hạ) ghi: »8Z 3: — 
Hồ - Zi 1E 3Ñ tt BE # 4b ÍW IR. lẾ 
Jñl J. 2 #§ W {lv II #f? ÑI BỊ  Z 
À 1E 2: - Khi chọn Đường chủ, cần 
mời người giỏi việc, có lòng lượng thứ, 
đạo niệm chu toàn, biết an di nuôi dưỡng 
người bệnh, biết rõ nhân quả«. 

Từ »Đường chủ« còn chỉ cho người co1 sóc 
các nhà như: Thủy lục đường chủ, La hán 
đường chủ. 

















ĐƯỜNG ĐẦU *# ðã 
Vốn chỉ cho chỗ ở của vị Trụ trì trong 
Thiền viện (Phương trượng). Nghĩa mở 


rộng là vị Trụ trì của các tự viện Thiền 
tông. Còn gọi là: Đường thượng, Đường 
đầu Hòa thượng. Lâm Tế hành lục (Đại 41, 
504 hạ) ghi: »ƒ # +: 3# f[ % 2# lỗ] 
3á WH II Mú. ”H fH & fÈ ‡š Í X #8? 
— Thủ tọa nói: Sao ngươi chẳng đi hỏi vị 
Đường đâu thế nào là đại ý Phật pháp?« 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 























ĐƯỜNG ĐỘ NHỊ TAM # + ~ = 
Sáu vị Tổ Thiền tông Trung Quốc. Pháp 
Diễn ngữ lục, q. - trung ghi: »È ?? + E HÍƒ 
1U  #. Bì š E HS #. = 
†H ?# ‡h 1b 4 J#. PH ZX JUH +. R‡ + 
— = th f4 l#. - Từ Phật Oai Âm 
Vương về trước cũng th ấy, từ Phật Oai 
Âm Vương về sau cũng thế ấy, ba đời chư 
Phật cũng thế ấy, 28 vị Tổ Ấn Độ và 6 vị 
Tổ ở Trung Quốc cũng thể ấy«. 

Pháp Diễn ngữ lục, q. hạ ghi: »— †H 3# 
ñÈ. 2# #4 ?5 — 3®. đã {F EU R 
‹sm~xJjm+tR T2 =s/7 2x F 






















































































#4 #ñHl Ì. 4# # 36 c TẾ || JỆ 
3. 5X⁄Ñ¿ô — Ba đời chư Phật, nêu không 


có đệ nhất nghĩa thì lấy cái gì để độ chúng 
sinh? 28 vị Tổ Ấn Độ, 6 vị Tổ Trung Quốc 
cho đến các vị Hòa thượng khắp nơi, nếu 
không có đệ nhất nghĩa thì lấy cái gì để 
kiến lập tông phong?«. 


ĐƯỜNG ĐƯỜNG MẬT MẬT # # 
Còn gọi: Biến giới bắt tằng tàng. Chỉ cho 
lý tuyệt đối bày hiện khắp nơi một cách rõ 


























ràng. Cảnh Đức Thuyên Đăng lục ¡ 18 
(Đại 51, 348) ghi: » lỆ 4ƒ lỹ ñŠ 
El: 3t 3# # # Hb, HỤ HE: #E 
{[ RE ?í 34 ?X 8? 3ý lễ jf 3/ E]: 3Œ 
{l J#? Hl 3B 7 Ti 3. — Đồi khi Tuyết 





Phong bảo chúng rằng: Chân lý hiện bày 


257 


ĐƯỜNG NHẤT HUYỀN ? — #% (18o2-io88) 





khắp nơi một cách rõ ràng. Sư bước ra 
hỏi: Cái gì là chân lý hiện bày khắp nơi? 
Tuyết Phong đứng dậy nói: Nói cái gì? Sư 
lùi bước rồi đứng«. 


ĐƯỜNG NHẤT HUYỂN # — 
(1892-1988) 

Học giả Phật giáo hiện đại, người Thanh 
Phố, Thượng Hải, Trung Quốc. Ông tốt 
nghiệp Học viện Quốc Phòng Quân Y khóa 
9. Đối với Quốc học và Trung Tây Y học 
ông đều học hỏi đến nơi đến chốn. Năm 
1929 ông quy y đại sư Thái Hư, từng làm 
Viện trưởng Cao Hùng Lục Thập Binh 
Công Xưởng Phụ Thiết Y Viện và dạy học 
ở Đông Phương Phật Giáo Học Viện. Tác 
phâm: 7rùng Đính Vô Tướng Tụng Giảng 
Thoại, Thiển Môn Thặng Ngữ, Pháp Hoa 
Kinh Bồ Thuật, Lục Tổ Đàn Kinh Điễu 
Mục, Độc Hoa Nghiêm Kinh, Pháp Hoa 
Kinh Ký Hiệp San, Viên Giác Kinh Giảng 
Nghĩa. 


+ 


ĐƯỜNG ỐC LÝ PHẢN DƯƠNG 
CHÂU # # # % 3 „| 

Ngồi ở trong nhà mà có thể buôn bán ở 
Dương Châu. Dương Châu: Trung tâm 
thương nghiệp xuất nhập khâu hàng hóa ở 
Trung Quốc vào đời Đường. Thiền tông 
mượn từ này làm thuật ngữ để chỉ cho diệu 
dụng tự tại của nạp tăng. Tắc 30, Thung 
Dung lục (Đại 48, 247 hạ) ghi: »Ifi { ? 
{ï †H Bỉ í ( 34 li 3® Hi ý MÔ) ¿ 
Còn thua tôi buôn bán phát đạt (Ngôi ở 
trong nhà mà có thể buôn bán ở Dương 
Cháu)«. 











ĐƯỜNG TY #' š] 
1. Căn phòng của Duy-na ở trong Tự viện. 
Tiết Long Tường Sĩ Khuê Thiền sư trong 


NĐNN dq. 20 ghi: »— H ff %⁄X, HH 


2+: # Ÿ{ f7 IW lỊ fnƒ? BHR HH: #H ỳ# 
ll SE FL BE ĐL, li] ‡Ä.. HR ® 




















lệ †K 3£ mỊ , HỤ HE Bƒ ññ. HR El: 
Tỉ nữ ø HP J 7ï F Ä Tí s — Một hôm sự 
đang đứng hấu, hỏi rằng: Khi bặt hết đối 
đãi thì thể nào? Hòa thượng Phật Nhãn 
nói: Giống như ngươi bạch chùy trong 
tăng đường. Sư mờ mịt. Chiêu tối, Nhãn 
đến phòng của Duy-na, sư hỏi lại lời 
trước. Nhãn nói: Lời nói suông. Sư ngay 
câu nói này liên đại ngộ«. 








2. Chức vụ Duy-na. Cùng sách trên ghi: 
»ú S ñg [J. HỊ ĐI ˆ H jr f## H 
HẺN. HR EI: 34 # +b Ðøú, {HẤX # 
7) l HR H.. 3š ff li ?⁄ ñ] . — Ban đầu 
sư đến Long Môn, đem sở đắc thường ngày 
ra trình với Phật Nhãn. Nhãn nói: Chỗ 
hiểu của ngươi đã tột, chỉ thiểu ra sức để 
ngộ mà thôi! Nhãn dạy sư lãnh chức vụ 
Duy-na«. 


E 























Ế PHÁT THÁP zš # 3# 

Tháp ở trước điện Lục Tổ, trong khuôn 
viên chùa Quang Hiếu, thành phố Quảng 
Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quôc, dưới 
tháp có chôn cất tóc của Lục Tổ Huệ Năng, 


— nên gọi là »Ê Phát Tháp«, tục gọi »Lục Tổ 


Phát Tháp«. Niên hiệu Nghi Phụng thứ I 
(676) đời Đường, Lục Tổ Huệ Năng tại 
chùa Pháp Tính (nay là chùa Quang Hiếu) 
tranh luận gió động phướn động, công khai 
thân phận nối pháp Thiền Tông, dưới cội 
bổ đề phía sau đại điện cạo tóc truyền giới, 
vị tăng Trụ trì Pháp Tài ngay lập tức đem 


258 


GIA PHONG %3 





tóc của Tổ chôn dưới gốc cây và xây tháp 
che lên. Tháp cao 7,8m, mặt bằng hình bát 
giác 7 tầng. Tháp lấy đá làm cơ bản, dùng 
vôi cát gạch xây thành. Mỗi tầng của tháp 
đều có 8 cái khám Phật, mỗi khám mỗi pho 
tượng Phật ngồi, tạo dáng sinh động, là 
tỉnh phâm đá khắc quý báu vô cùng. Nền 
tháp có lan can đá bao quanh, trang trọng 
thuần phác cô xưa. Qua nhiều đời đều có 
sửa chữa. Năm 1954, 1977 lại trùng tu. 
Cạnh tháp có bia tượng Lục Tổ và bia 
tượng Đ[ |J©ma được khắc vào đời 
Nguyên. 


G 

















GIA # 

I1. Dùng sau danh từ xưng hô, có nghĩa là 
bọn, đám. Tiết Pháp Vân Pháp Tú Thiền sư 
trong NĐHN q. 16 ghi: »%J {ft 2% r †R #Ê 
MH. 4 FE đã Øl. BH 2? ?#È‹ — Bọn 
thiên tăng kính lễ Thích-ca mà không bái 
Di Lặc, chưa phải đặc biệt. « 

2. Dùng sau đại từ nhân xưng. Tiết Hoàng 
Long Pháp Trung Thiền sư trong NĐHN dq. 
20 ghi: »T- lR Äï. đí ẤXñi?. 4K ?# #( 
H H 4 ïW:‹ - Ngàn vạn lời nói chỉ 
muốn dạy ông tự mình thôi nghỉ.« 





GIA GIA MÔN LÝ THẤU 
TRƯỜNG AN # # ?1 # $ K % 
Mỗi nhà đều có con đường đi đến Trường 
An (Thủ đô). Thiền tông dùng nhóm từ này 
để chỉ cho con đường tỉnh ngộ ở nơi tâm 
của mỗi người. Mậ( Am ngữ lục ghi: »4 
4ï lỗ] f£ tị ( ấ #⁄ Rề Xã lỊ ‡š Đš ): 
llị {[ &šŠ ® đi l§ P&? H BỊ fbìế: 2% 























23 Ƒ1 1⁄5 R #4¿ - Chợt có người hỏi 
Kính Sơn: Thế nào là con đường đúng? 
Chỉ nói với y: Mỗi nhà đều có con đường 
đi đến Trường An«. 


GIA HOẠT # ‡£ 

Của cải trong nhà. Thiền tông dùng từ này 
để chỉ nhiều thứ: gia nghiệp, gia tư, vật 
dụng hàng ngày. Pháp Diễn ngữ lục q. 
trung ghi: »Ã‡ H # Z4, ‡‡ đi lá Đ 
#. IW S Ƒ] HH. J§ Bí Mi. Đã fU 
tị. 5 y§ tị. ð#ŒÈ HH". + 
J\VfE # v MỸ Bề 24 ïñ › — Mỗi ngày thức 
dậy, chống gậy Lâm Tế, thối sáo Vân Môn, 
gõ nhịp Triệu Châu, vác dá Ngưỡng Son, 
lùa trâu Quy Sơn, cày ruộng Bạch Vấn. 
Bảy tám năm nay dân dân trở thành gia 
hoạf«. 
























































GIA NƯƠNG Ẩ 3# 

Cha mẹ. Chương Vân Môn Văn Yến Thiền 
sư trong CĐTĐL q. 19 ghi: »T- #§ # 
„. TH Ñl Z ñ# #8. lữ f #l Mj, 3š 
ÑJ& & %&› 3š jI 2. ñ †I I 
ZE Ất †† NI & ! — Xa cách quê hương, bỏ 
cả cha mẹ già, sư tăng hòa thượng, các lão 
trọc hành cước này có gì mà vội vã đi hành 
cướcl« 


























GIA PHONG # 

Tác phong riêng biệt của mỗi Tổ dùng để 
phát dương Tông chỉ biệt truyền của Thiền 
tông. Duyên Quán ngữ lục ghi: »ÍẾt ll]: 
# f[ Z6 ñl lú 24 JÂ? BH H: đ lZ 2 
Ất ft ÍT ĂM.v HH RE Mã ÑÌH Ä. — 
Tăng hỏi: Thế nào là gia phong của Hòa 
thượng? Sư đáp: Sông Ích Dương nước 
chảy xiết nên cá lội nhọc. Núi Bạch Lộc 
cây tùng cao nên chim đậu khó«. 





259 


GIA SỰ % 





GIA SỰ # # 
Đồ gia dụng. Chương Nam Tuyền Phổ 
Nguyện Thiền sư trong CĐTĐL q. 8 ghi: 









































»Ñi {k Jš Hÿ # — T #l Mề. H IỊ 1: 
fầi. 2H Lll. fỹ #lJ 3 lý ft Ñ 
HE ƒ. 3S —- 2# EL. 2l # 
fầ HE ƒ. ÑJl — Hệ †T fXV 2% 3 Wừ JE 








BÀ ¿ — Khi sư ở am, có một vị tăng đến 
am. Sư bảo vị tăng: Ta lên núi, chờ khi đến 
giờ thọ trai, ăn xong ông đem một phân 
cơm lên núi cho ta. Không bao láu vị tăng 
ăn xong liên nhất loạt đập phá đô gia dụng 
rồi lên giường nằm.« 

GIA THÁI PHỔ ĐĂNG LỤC # & 
*Í M# 

Đăng lục 30 quyền, có riêng 3 quyền Mục 
lục, do ngài Lôi Am Chính Thọ biên soạn 
vào đời Tống, được xếp vào Tục Tạng kinh 
tập 137, trang I. Chính Thọ bỏ ra L7 năm 
để viết tiếp theo sau các bộ Cảnh Đức 
Truyền Đăng lục, Thiên Thánh Quảng 
Đăng lục, Kiến Trung Tịnh Quốc Tục 
Đăng lục. Ngài gom chép cơ duyên ngữ 
yếu của 2 giới tu sĩ và cư sĩ trong nhà thiền 
như: Tông sư, Vương hầu, Công khanh, Ni 
sư. Nội dung bao quát: Cơ ngữ thị chúng, 
Vua thánh tôi hiền, Thánh hiền ứng hóa 
(phụ thập dị), Quảng ngữ, Niêm cô, Tụng 
cô, Kệ tán, trứ tác lặt vặt. Quyên đầu có 
phần hành nghiệp của Thiền sư Lôi Am 
Thọ. Sách được hoàn thành vào niên hiệu 
Gia Thái thứ 4 (1204), trình lên vua Ninh 
Tông, phụng sắc nhập Tạng. 


GIA THƯỜNG # *š 

Lời xin bố thí cơm ăn (khi chư tăng hành 
hóa). Tiết Bảo Phúc Tùng Triển Thiền sư 
trong NĐHN 4q. 7 ghi: »Íj bử ft PA 8 , 
71 ‡ñ ?R El: 24 ?#. — Sư thấy tăng ăn 




















cơm, liền bưng bát, nói: Gia thường!«. 


GIA TRÂN # #2 

Đồ quý báu trong nhà, phần lớn dụ chỉ cho 
tự tâm, bản tính. Bài tựa của thiền sư Vô 
Môn trong Vô Môn Quan ghi: »fÉ [*| ÀM. 
đ. ®&£ 4#. ñ 4 f #. lñ Ấ 
lì H.. — Từ cửa mà vào thì không là đô 
quý báu trong nhà, nhờ duyên tạo được tất 
phải có trước sau, có thành hoạï«. 


GIA TRUNG XẢ PHỤ # † ‡# + 

Bỏ cha trong nhà, tỷ dụ bỏ mắt cái rất quan 
trọng là tự tâm bản tính. Tiết Chính Pháp 
Hy Minh Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: 
»[! # 3M WỆ . ` Fï Z& í¡ 4b HH f§ 























BỊ. HH + Xã f. fỊ # 2 H đ 44 
2 N %ã #§ s - Tính linh sáng rực chẳng 


chịu nhận lấy; trăng tâm tròn đây lại tự 
xoay lưng. Đâu khác gì kẻ bỏ cha trong 
nhà, kẻ quên hạt châu trong chéo áo«. 


GIA VỆ ở» E 

Phù hộ. Tiết Huệ Khả Thiên sư trong TĐT 
q. 2 ghi: „4È Bí s n. LÝ. k#ê^ 
Hä: #2 ®# Hi # Đĩ #:.. ÿ§ B 
lệ Ø8. #iƑ ®# jJI n — Cha mắt mà chưa 
có con trai, cả nhà nghĩ rằng: Nhà ta toàn 
làm điều thiện mà không có con trí huệ, lại 
hết sức ca ngợi việc mình làm thì Phát trời 
nào phù hộ?« 
























































GIÁ BIÊN CÚ ‡š :$ 4) 

Câu bên này, chỉ cho lời nói còn nằm trong 
vọng tâm phân biệt, chưa thê thoát khỏi tri 
thức kiến giải. Tiết Linh Tuyền Quy Nhân 
Thiền sư trong NĐHN q. 13 ghi: »%J Ï8] 3J 
HH: ‡ñ R# #. là HH fUÙU ÂẦ. Kìš 
‡Š fJ.v & HỆ 3Š ñJ? HE: 7§ dễ 
18 fJ . — Ban đâu sư hỏi Sơ Sơn: Cây khô 




















260 


GIÁ # 





trồ hoa mới hợp với người, là câu bên này 
hay là câu bên kia? Sơn đáp: Cũng là câu 
bên này«. 


GIÁ CÁ ‡š 

Giá: này. Cá: lượng từ, nghĩa là cái. Có 2 
nghĩa: 

1. Chỉ thị đại từ có nghĩa là cái này. Phần 
Thượng Đường trong Lâm T: é lục (Đại 47, 
96 trung) ghi: »ñl z4: 3š f HH {lv 3l 
TH ‡Ÿ ñf . — Sư nói: Cái ông tăng này lại 
kham bản t/hG: 

















2. Lời nhân mạnh đẳng sau để giúp cho lời 
nói có tính cụ thể. Chỉ cho bản thân mình, 
chăng phải sự vật nào khác. Phần Thị 
Chúng trong Lâm Tế lục (Đại 41, 497 
trung) ghi: »z¿ Ñj H H J RỄ J. 2J — 
ññ Jý E¿ j ĐH. & lễ f ñ# ấn ÿL 
ÈŠš ; — Là vật rõ ràng trước mắt ông, chớ 
đoạn cô mình, cái này biết thuyết pháp 
nghe pháp«. 














GIÁ CÁ,NA CÁ iš 8. #§ ñ 

Bên này, bên kia. tin này (giá cá) ám chỉ 
bờ mê, phương tiện tướng dụng hay thế 
giới khái niệm tục đế. Bên kia (na cá) ám 
chỉ bến giác, phương tiện thể tính hay thế 


Thiên Hoàng Đạo Ngộ Thiền sư trong 
NĐNN q. 7 ghi: »# h #ïÍ JM 34 ðZ  lã 
lì. SZ ý ñ5 H 3, ð phu 0g 
JJ J ll[ 4Š 2 — Về sau, sư chọn núi Tử 
Lăng tại Kinh Châu, người hỌc HWỜIN HỢP 
chẳng dứt, gồm cả nam nữ nghe danh sư 
mà đến«. Núi Tử Lăng ở Tương Dương, 
Kinh Châu. 








GIÁ LÝ tš # 
Còn gọi: Thử gian JÈ lH]. Nơi đây. CĐTĐL 
q. 9 ghi: »Ìhj tị 2 ñ #E1⁄X. HỊ El: 34 
ft —-2. 3š % fE #? - Khi 
Động Sơn đến lễ bái. Sư (Huệ Siêu) hỏi: 
Ngươi đã trụ một nơi rồi, còn đến đây để 
làm gì?« Chương Hương Nghiêm Trí 
Nhàn Thiền sư trong CĐTĐL q. 10 ghi: 
»flt lñ]: — #J 2E #M fJ? ñỤ xã: 1W BỊ 
ẤJ 7R Ất › — Tăng hỏi: Một câu thôi thì 
thế nào? Sư đáp: Nơi đây một câu cũng 
chẳng có.« 





























GIÀ ‡š 
Tức bây giờ là chữ GIÁ ìÈ. Mệ Am ngữ 





























lục ghi: lê cà AT MỊ 1H ft. IhỊ 1£ ?*+ ?t 
Hñ yP, 2ã 8 {E 3W #Ý 3U RỦ l 
Ñ£. X: 4 BA — # PM 2% J 




















giới chân đề. CĐTĐL q. 14 ghi: »Ít lẻ äfJ 





Ấ 14 WE fW.v JJÏB|: lẽ ñã Bề ì⁄ ỨE , 
l8 ỳt f3 Hỗ fñ #Z? mm HÌ: † †H ZẾ fñ 


























3E. HỊ fl ƒK‹ — Sư (Duy Nghiễm) thấy 
Tuân Bồ Nạp tắm tượng Phát, bèn hỏi: 
Bên nây để ông tắm, nhưng ông có tắm 
được bên kia không? Tuán đáp: Hãy đem 
bên kia đến đi! Sư đành thôi không nói 
nữa.« 





GIÁ KIÊN TIẾP TÍCH % j8 ‡## :# 
Chen vai nối gót, hình dung số người qua 
lại rất nhiều, nườm nƯỢP chẳng dứt. Tiết 


lñÍ. 2 1U 2K #4, #4 fj ÑữE 1 Mễ 
ø — Vả lại, muốn: cho nạp tăng trong 
thiên hạ sau này mỗi người đều có con 
đường sóng, chứ đừng khởi kiến giải dã hồ 
tỉnh này. Lại: Nếu như vào được thì tha hồ 
ấi khắp nơi, còn như chưa được thì không 
nên rời khỏi nơi đây«. 





GIÁ + 
Tức là chữ giá (3Š) ngày nay, có nghĩa là 
này. Minh Giác ngữ lục q. 1 ghi: »H *š 
































ìb, J. RRI, = H *# 
Z1. # 1Í # fñH ìW Ñ? - Hãy 

















261 


GIẢ KÊ THANH VẬN f# š‡ ?#‡ ÿ 





nói trong 300 pháp hội như ở Lộ trì, Thứu 
lãnh, Hải điện, Am viên v.v... chỗ nào có 
tin tức này?«. 


GIẢ KÊ THANH VẬN ## ## #* ‡ä 
Chỉ cho ý nghĩa bắt chước tiếng gà gáy để 
ngụy trang gạt người. Điển tích này rút ra 
từ truyện Sử ký Mạnh Thường Quân, sách 
chép rằng: Nửa đêm Mạnh Thường Quân 
muốn đi qua cửa ải Hàm Cốc, các môn 
khách giúp ông bắt chước tiếng gà gáy. Vị 
quan g1ữ cửa ải tưởng gà gáy sáng bẻn mở 
cửa, Mạnh Thường Quân an nhiên đi qua, 
không bị toán quân Tần đuổi theo giết hại. 
Thung Dung lục q. 2 (Đại 48, 239 hạ) ghi: 
»Ít Ält #Ở lR Ät ñ8 ft. % ïï Rư 0H 
ÀM lñj, — Giả tiếng gà gáy khó lừa được 
ta, chưa cho kẻ giả dạng qua cửa đị«. 























GIÁC CHIẾU THIỀN SƯ #* 7# 3# ff 
Thiền tăng Hoài Hải đời Đường sau khi 
tịch, đời Tống truy thụy »Giác Chiếu 
Thiền sư«. X. Hoài Hải. 


GIÁC HẢI # ;$ 

1. Thiền tăng đời Lý, thuộc thiền phái Vô 
Ngôn Thông, đời thứ 10, nối pháp Thiền 
sư Không Lộ. Sư họ Nguyễn, quê làng Hải 
Thanh, Việt Nam. Kệ thị tịch: 

® 2# ‡t Mộ 3 II l.. 4 ĐÃ JỀ 2Ñ 
bộ) 
+ Mệ 2 # ff R 2]. 1 21 4 Mễ Ihị sò 
lữ 

Xuân lai hoa điệp thiện trị thì 

Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ 

Hoa điệp bản lai giai thị huyễn 

Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì 

»Xuân về hoa bướm khéo trì thì 

Hoa bướm phải cần gặp đúng kỳ 

Hoa bướm xưa nay đều là huyễn 














` JR 














Giữ tâm bên chặt bướm hoa chỉ«. 

Theo: 7iển sư Việt Nam của HT Thanh 
TỪ: 

2. Thiền tăng đời Tống, hiệu Nhã Sung. X. 
Nhã Sung. 


GIÁC HẢI THIỀN SƯ #' § 3# É 
Hiệu của Thiền tăng Tán Nguyên đời 
Tống. X. Tán Nguyên. 


GIÁC HẢI TỰ # ‡# 3 

Chùa năm ở số 345/45 Hùng Vương, 
phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. Chùa được xây cất vào 
năm 1887 do bà Trần thị Liễu phát tâm 
cúng dường phần tài chính, tên chùa do 
Thiền sư Hoằng Ân đặt và giao cho đệ tử 
là Thiền sư Như Nhãn Từ Phong trụ trì. 
Hiện nay tại chùa này có thờ tượng của 
ngài Từ Phong là thiền sư thuộc phái 
Nguyên Thiều-Siêu Bạch, đời thứ 39 tông 
Lâm Tế. 


GIÁC HOA # # 

Thiền tăng đời Minh, họ Lưu, tự Đại Huệ, 
người xứ Dương Châu (nay thuộc tỉnh 
Giang Tô) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Bảo Nguyệt Đàm. Sư trụ chùa Sùng Phúc 
ở Nam Kinh. 


GIÁC HỒ TẬP # # # 

Sách, 2 quyền, do Tế Năng biên tập vào 
đời Thanh, gồm những ngữ yếu về việc 
tranh luận giữa Thiền và Tịnh, được xếp 
vào 7c Tạng kinh tập 109, trang 499, 
Quyền thượng gồm các ngữ yếu của: 

— l4 vị thuộc tông Lâm Tế như: Tử Tâm 
Ngộ Tân, Huệ Hải Nghĩ, Sở Thạch Phạm 
Kỳ, Trương Thương Anh, Phùng Tế 
Xuyên... 


262 


GIÁC TỊNH Ÿ !# (1401-1479) 





— II vị thuộc tông Tào Động như: Chân 
Hiết Thanh Liễu, Hoằng Trí Chính Giác, 
Vạn Tùng Hành Tú, Vạn An Quảng Ân . 
Quyền hạ gồm các ngữ yếu của: 

— 5 vị thuộc tông Tào Động như: Bác Sơn 
Nguyên Lai, Tuyết Quan Trí Lư... 

— 9 vị thuộc tông Vân Môn như: Bản 
Giác Pháp Chân, Thiên Y Nghĩa Hoài, 
Dương Kiệt, Phạm Trọng Yêm... 

— | vị thuộc tông Pháp Nhãn là ngài Vĩnh 
Minh Diên Thọ. 

— Ï vị thuộc tông Quy Ngưỡng là ngài 
Văn Hỷ Vô Trước. 

— 7 vị Tôn túc như: Bạch Cư DỊ, Văn 
Ngạn Bác... 

— 11 vị: Lô Sơn Huệ Viễn, Nam Nhạc 
Huệ Tư, Thiên Thai Trí Khải, Viên Hoằng 
Đạo... 

— Tính chung cả tăng lẫn tục, sách này 
gồm có ngữ yếu của 59 vị. 

Đầu quyên có phụ bài tựa nhỏ được chọn 
khắc và mục thứ. Cuối quyên có phụ 7 
nghi thức niệm Phật và ngữ yếu, tiểu 
truyện của biên giả là Tế Năng. Căn cứ vào 
bài tựa nhỏ được chọn khắc thì biết rằng 
tên sách là do chọn từ bài kệ Tứ liệu giản 
về tham thiền và niệm Phật của ngài Diên 
Thọ như sau: »f? ## fïƒ tŸ 1: . %4 1M # 
fl H.. — Có thiển có tịnh độ, giống như 
cọp thêm sừng«. 






































GIÁC KHA # #7 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Quy Tông Nghĩa Nhu, tông Pháp Nhãn. Sư 
trụ viện Công Thần ở Hàng Châu. 


GIÁC LÃNG # ;È 
Thiền tăng đời Thanh, hiệu »Đạo Thạnh. 
X. Đạo Thạnh. 


GIÁC LÂM TỰ #Ÿ 3 ‡ 

Chùa ở số 118 đường Lạc Long Quân, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. Chùa do người Minh Hương là 
Lý Thụy Long dựng năm Giáp Tý niên 
hiệu Gia Long thứ 3 (1804). Nơi đây vốn 
là đồi cây phong cảnh tươi đẹp của xã Phú 
Mỹ Thọ, huyện Bình Dương, tỉnh Gia 
Định vào thời Nguyễn. Trong chùa có bài 
vị của 2 thiền sư: Minh Vị Mật Hạnh và 
Minh Khiêm Hoằng Ân. Nơi khuôn viên 
chùa có tháp Tổ Linh Nhạc-Phật Ý. 


GIÁC NGẠN #' # (1286-?) 

Tăng nhân đời Nguyên, họ Ngô, hiệu Bảo 
Châu, người xứ Điều Trình (nay là Hồ 
Châu, tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Sư 
trụ chùa Bảo Tướng ở Điều Trình. Tác 
phâm: Thích Thị Kê Cổ Lược 4 quyền. 


GIÁC THANH #Ÿ ;š (1780-1853) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Du, tự Quảng 
Phúc, hiệu Cửu Phong, người xứ Trấn 
Giang, Giang Tô, Trung Quốc. Nổi pháp 
Thiền sư Định Huệ Tri, đời thứ 41 hệ Nam 
Nhạc. Trụ trì chùa Long Hoa ở Trường 
Hưng (Chiết Giang). 


GIÁC THUYÊN #. 3+ (1810-1880) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Hứa, tự Tính 
Nguyên, người xứ Hồ Châu, Chiết Giang, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Đảm Vân 
Thanh Cảnh, đời thứ 43 hệ Thanh Nguyên. 
Trụ trì chùa Vân Lâm. Có ngữ lục truyền 
lại đời. 

GIÁC TỊNH # :# (1401-1479) 

Thiền tăng đời Minh, họ Thâm, tự Nguyệt 
Giang, người xứ Tô Châu, Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Huệ Lãm, tông Lâm Tế. 


263 


GIÁC TRÍ VIÊN MINH # #; [| H 





GIÁC TRÍ VIÊN MINH #  % BỊ % 
Hiệu của Thiền tăng Văn Thuật đời 
Nguyên. X. Văn Thuật. 


GIÁC TRỪNG # # (1395-1473) 
Thiền tăng đời Minh, họ Trương, tự Cổ 
Khê, người xứ Úy Châu (nay là huyện Úy, 
tỉnh Sơn Tây) Trung Quốc; nối pháp Thiền 
sư Thiệu Kỳ, tông Lâm Tế. Sư trụ chùa 
Cao Tòa ở Nam Kinh. Tác phẩm: Vữ Hoa 
tập. 


GIẢI CHỨNG ## ‡# 

Giải ngộ và chứng ngộ, là 2 thứ lãnh ngộ 
khác nhau. Cái trước là thông qua ngôn 
ngữ tri giải mà mình tâm. Cái sau là lập tức 
ngộ nhập, thấu suốt tự tâm, là chân tham 
thật ngộ. Thư đáp »Trịnh Côn Nham Trung 
thừa« trong HSLNMDT q. 1 ghi: »}w, l 
TA» # %lñ É É #. HH % E 
†l #í. # li #8 f# ñð 2 2 lH| s: — Luận 
về người tu hành, có người trước ngộ sau 
tu, CÓ Hgười trước ft sau ngộ, nhưng ngộ 
có giải chứng khác nhau«. X. Giải Ngộ, 
Chứng Ngộ. 























GIẢI ĐẠT ## :‡ 

Sáng tỏ, tỏ ngộ, thấy suốt. Chương Phù âu 
ca của Lạc Phố Hòa thượng trong CĐTĐL 
q. 30 phi: 


























H Km 3# IhỊ 7K ft! Hị 
%3 #1I 7K 7R ?# li 2E 
RẺ jEï ìlñ zk X1 % 
li Mi Hồ TR i7 MP 
Ñf 32 Z ZZ li 4 ŸŸ 
2 f8 HH 4 #& R 

















»Chỉ tri âu hướng thủy trung xuất, 
Khởi tri thủy diệc tùng âu sinh 
Quyền tương âu thủy loại dư thân 
Ngũ uấn hư toản giả lập nhân 


Giải đạt uân không âu bắt thật 
Phương năng minh kiến bản lai chân«. 
»Chỉ biết bọt kia từ nước khởi 

Nước do sóng bọt kết tỉnh thành 

Phù âu, lưu thủy giả danh suông 

Bọt nước in tuông huyễn hoá thân 
Tháy suốt thân không, bọt chẳng thật 
Mới hay bắt gặp bản lai chân«. 


GIẢI HỘI # 

Chấp trước vào sự vật hư huyền rồi cố đem 
kiến giải để phân biệt. Tông Môn Võ Khô 
ghi: »H§ 't: C #§ ñ ) | 3 ?7 #t 
®# 3# #I hd #  ñ lữ. SH ® 
lMf. — Thiển sự Chiếu Giác cho cái bình 
thường vô sự, chẳng lập tri kiến giải hội là 


đạo, lại thêm chẳng câu diệu ngộ«. 























` 


























GIẢI LỘ ## z4 

Con đường sinh ra nhiều tri kiến tình giải, 
thông thường là quá trình tư duy, phân 
tích. Tiết Nghệ ngôn trong NHQL q. 29 
ghi: »ấí ñHỤ 4: $ Hữ +  # ?tL. # 
Ø\ f4 THỊ ft ## v Bế HH TH []› — Có sư 
nói: Tham thiên chẳng cần xem kinh, xem 
kinh e thêm giải lộ, làm chướng ngại cửa 
ngộ của mình«. 























GIẢI MIỄN ## £#, 
Kinh qua giải thích khỏi phải xử lý. Tổng 
Môn Võ Khổ ghi: »( Y# thị ) ã ®, Tí 
£† !W ì\H #Ml ZÃ ?.. Tổ BH 2: ñI lũ 







































































"M 


(ải. 43 ` fl ĐT Eí f  bỆ lễ ñZ ¿ 
††=+†r:twmlR. 4 # Tỉ no 

ñL jẾ & Ít ft. # 2 fù‹ — Phù Sơn 
Viễn đến, Thủ tọa thưa: Đích thực Ông ta 
lấy dầu để nấu cháo, tình nguyện xin Hòa 
thượng trách phạt. Hòa thượng Tỉnh bảo 
tính giá trị, đánh giá y bát đề trả lại xong, 
đánh 30 gậy rồi đuổi ra khỏi viện. Viễn bỏ 











Ị 


264 


GIẢI TRÍCH ƒ## 





vào trong thị trần nhờ đạo hữu giải thích 
đê khỏi bị xử lý, Hòa thượng Tỉnh không 
đồng ÿ.« 


GIẢI NGỘ ## !§ 

Do lời nói, chữ nghĩa, tri thức, kiến giải mà 
lãnh ngộ tự tâm. Thư đáp »Trịnh Côn 
Nham Trung thừa« trong HSLNMDT q. l1 
ghi: »‡? {K fñÈ 1H ïí #t HH lò #í. ## JR 
tU, Ý # ml,  — ĐỊ l4. Z 
%8 3). - Nếu người nương vào lời dạy 
của Phật Tô được mình tâm, ấy là Giải 
ngộ, phân lớn rơi vào tri kiến, đối với tất 
cả cảnh duyên không đắc lực«. 














GIẢI NIÊM KHỬ PHƯỢC ## 3 + 


Gỡ niêm cởi trói. X. Khử niêm giải phược. 


GIẢI TÂM ## ® 

Đối với sự vật hư huyền, cô dùng vọng tâm 
để phân biệt, giải thích. Thiền tông chủ 
trương chẳng lập tri giải, trừ sạch »giải 
tâm«. Tiết Nghệ ngôn trong NHQL q. 29 
ghi: »É{ 3Š 1 — ÍJ JE Á . Íñ# :ùò BE 
Ấ&H. TT: Bế 1 ỦY, H # 1 ẤN Bí, 
 HỊ Hh đR . Ất ïÑ 7K líj fE ìR #1 ÿ⁄ , 
3 #4 lí ấể ZX JỊ HÌ. — Người nào 
thấu được 3 câu, giải tâm dứt sạch thì 
ngàn cơ chóng phát, tự nhiên võ ngại, xoay 
trời chuyển đất, không một giọt nước mà 
làm dậy sóng, không một tắc tơ mà bủa 
giăng trời đátk«. 























GIẢI THOẠI HỘI ## ‡ $ 
Thông qua lời giải thích để lãnh hội. li 


Diễn ngữ lục q. thượng ghi: »ÙỦ ?#ðŠ —- 
Ä ĐỀN PÉ. TS HE E. HH HN ĐH 























Hung là đệ nhất nghĩa vốn thanh tịnh, 
chẳng nhiễm các trần, làm sao nói được? 
Kẻ đồng đạo mới biết Hôm nay hãy cởi 
mở một phen, trong cửa dựng lập tiếp hóa 
đặc biệt thông qua lời giải thích để lãnh 
hộï«. 


GIẢI THOÁT THIỀN SƯ THÁP # 
Bỳ 2# É 3 

Tháp nằm ở sườn núi tây bắc chùa Phật 
Quang huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, 
Trung Quốc. Nơi đây có một số mộ tháp 
của tăng nhân chùa Phật Quang đời Đường 
đến nay, nên tháp này có niên đại rất sớm. 
Đây là mộ tháp của Thiền sư Giải Thoát, 
một cao tăng đời Đường, xây vào niên hiệu 
Trường Khánh thứ 4 (824) đời Đường. Đó 
là một tòa mộ tháp tứ giác một mái bằng 
gạch cao khoảng 10 mét. Phía dưới là bệ 
đá hình vuông, phía trên là thân tháp hình 
vuông. Trong thân tháp rỗng, chính diện có 
cửa vòm cung, phần trên trong tháp là 
khung trang trí. Trên thân tháp vươn ra 
vành mái tháp. Trên vành mái tầng thứ 
nhất lại chồng chất bệ vuông hai bực. Trên 
bệ vuông khắc bằng gạch hai lớp cánh hoa 
sen to lớn, có ý nghĩa như đài sen. Trên đài 
sen lại có một tòa tháp nhỏ hình vuông. 
Tháp này tạo hình kỳ đặc, độc đáo, dùng 
tòa tháp nhỏ giống như thân tháp làm đỉnh 
tháp, một tình huống ít thấy. Bên cạnh tháp 
này còn có một tòa tháp hoa xây vảo niên 
hiệu Thái Hòa thứ 5 (1205) đời Kim, phần 
trên do năm lớp cánh sen làm thành. 


GIẢI TRÍCH ## 3# 
Phân tích, giải thích. Tiết Linh Diệu Công 
Lương Thiền sư trong NĐHN dq. 16 ghi: 











‡‡? I3 2 I. 4 H 3 — #. 

















»fñi ññ #j Hễ ?g Ti. BH ñï Ñ 4È TH 











II # Uƒ1 '.v jỊl TE ñẪ Íf£ ñn f2? › — 











JÌ 2. — Có cơ duyên ngữ cú các ông 





265 


GIẢI VIỆN CHỦ ƒ# š 3: 





cùng nhau giải thích xem« 


GIẢI VIỆN CHỦ ## š. + 

Tên gọi chức vụ chủ quản trong các việc 
tính toán số sách, tiếp đãi... trong Thiền 
viện. Giải viện là nơi Thiền tông thực hành 
các công việc trên. 


GIAM MẶC #3 # 

BỊt miệng 1m lặng. 7 hiện Lâm Bảo Huấn q. 
3 (Đại 48, 1030 hạ) ghi: »‡? & 3: 3í # 
15 # 4b ¿ 8 Có tí Ác IÚU XE 3R jŸ Á. 
RỊ t # ?ZRšÑ. 4 lí ñ ðliŠ. ấu Ấ8 
3 ÑL  WX li #3. — Còn như người làm 
chủ tùng lâm mà thích làm theo ÿ riêng, 
chỉ chuyện vui buôn theo sự tiễn thoái của 
người, thì người hiển phải im lặng, kẻ xấu 
đua nhau tiễn lên, làm cho kỷ cương rồi 
loạn, tùng lâm suy vi«. 


















































GIÁM CHÂN THIỀN SƯ # š 3 fị 
Hiệu của Thiền tăng Sư Nãi đời Ngũ Đại. 
X. Sư Nãi. 


GIÁM ĐA KHẨU # # œ= 

Thiền tăng Hạo Giám giỏi biện luận nên 
người đời gọi là »CGIám Đa Khâu«. X. Hạo 
Giám. 


GIÁM THU # 1t 

Chức vụ quản lý việc thu nhập mọi sở hữu 
của tự viện và các việc tạp như thuế ruộng, 
chức vụ này được lập ra vào đời Nguyên, 
dưới quyền của Trang chủ. Quyền hành 
của Giám thu tương đương với Tri khố. 
Thiển Lâm Bảo Huấn q. 1 (Đại 48, 1020 
trung) ghi: »3š lBE El: ñã !f  ƒ# Á ‹ 
Hj 3£ 3 ?⁄ J ñ| 5S. 1W ñỆ El: J§ Mũ 
để.  jg ⁄é Ñ ĐT BE. MB lí EÍ: 
fỹ #í ÏÍí HE ñễ . 1ã HE nH {L MẸ HỆ để . 






































“®# ® mH‡ 4 ll 2 s — Hoàng 
Long nói: Chưa tìn được người làm Giảm 
thu. Hồi Đường liên tiến cử Cảm Phó tự. 
Hoàng Long nói: Cảm còn thô bạo, sợ bị 
kẻ tiểu nhân mưu hại. Hồi Đường nói: Hóa 
thị giả là người liên cẩn. Hoàng Long 
bảo: Hóa tuy liêm cẩn nhưng lại không 
bằng Tú Tạng chủ, có độ lượng và trung 
thực«. 














GIÁM TÔNG # # (793-866) 


Thiền tăng đời Đường, họ Tiền, người xứ 
Hồ Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc; tham học nơi Thiền sư Diêm 
Quan Ngộ Không. Sư trụ Đông Phong 
Kính Sơn ở Thiên Mục. 


GIÁM TỰ # +3 


Còn gọi: Giám viện, Viện chủ, Chủ thủ, Tự 
chủ. Chức vụ quản lý mọi mặt trong tự 
viện. Tiết Dương Kỳ Phương Hội Thiền sư 
trong NĐNN q. 19 ghi: »Ã£ H E Bi ỳ# ÂÈ 
ìŒ H. #8. lũ E 1# 2.. “l l# 
„„  —H.MH3%mH. W4. 
ñlñ {{ Z 2+›: #. tW. XimfH: 
l8 H Zi EH # ñMl. 2E ñMú ‡[ ƒR 

Rã sƑ Il xế ÑWX 3f ÍM ƒÄ ‹ 
äH 4 Z⁄v BỊ À TH. — Từ Minh từ Nam 
Nguyên dời đến Đạo Ngô, Thạch Sương, 
sư (Dương Kỳ) đều theo phụ giúp, coi sóc 
mọi mặt trong chùa... Một hôm, Từ Minh 
vừa ra khỏi chùa, trời chợt đồ mưa. Sư 
rình ông ta ở con đường tắt. Thấy Từ Minh 
đến, sư liền nắm chặt lại, nói: Ông già 
này, bữa nay phải nói cho tôi nghe, nếu 
không tôi sẽ đánh ông! Minh nói: Giảm tự 
biết là việc này liễn thôi. Minh chưa dứt 
lời, sự liền đại ngộ. 
























































266 


GIANG TÂM TỰ }E ,b # 





GIÁN KHÍ #3 # 

Chỉ cho bậc xuất cách không can dự với 
đời, tức là người anh tài rất hiếm có. Thiên 
Lâm Bảo Huấn q. 3 (Đại 48, 1029 hạ) ghi: 
»/ H: 7 f tt] 3 1U. — Ta 
nói: Đức Quán cũng là bậc anh tài hiếm có 
trong hàng ngũ chư tăng«. 





GIẢN CHIẾT KHÁCH ñl 3 $ 

Thiền tăng đời Tống, tên Thanh Giản, do 
tính tình giản dị, trong sạch, lại là người xứ 
Hàng Châu, nên người đời gọi sư là »Giản 
Chiết Khách«. X. Thanh Giản. 


GIẢN THOẠI ‡# ‡#£ 
Lời phê bình, phân biệt thiền cơ. Đây là 
một hình thức vấn đáp trong khi thuyết 
pháp của nhà thiền. Thiên Đoan Lộc Bản 
Tiên Thiền sư trong NĐHN dq. 10 ghi: » 
H3 Z2 bi. HÌ ng Ác $ St k bà 
. #ñn 6 2 Ít + lÙ đội „ ÍÀ ñH ; 
FYYy tr ft HỊ ñR lẻ 2 #3 Ù 
— Nói chung, không hẳn là học vấn 
thoại, học giản thoại, học đại ngữ, học biệt 
ngữ mới gọi là tham học«. 


+ Wb 


°o so 


GIẢN TRẠCH 3# ‡Ÿ 

Tức tuyến trạch, tức là dựa vào trí huệ 
phán đoán chính xác để bỏ ngụy lấy chân. 
»Giản« và »trạch« đều có nghĩa là lựa 
chọn, phân biệt. Nhờ sức giản trạch mà 
được Diệt đế Niết-bàn thì gọi là Trạch diệt. 
Ngoài ra, vị Thầy lựa chọn phân biệt trong 
hàng đệ tử xem người nào kham nổi giáo 
pháp thì gọi là Giản khí. Khí có nghĩa là 
căn khí, căn cơ. 


GIẢN TRỰC ñlä # 
Ngắn gọn. Tiết Nghệ ngôn trong NĐHN q. 
29 ghi: »/b 3% 2ò El, # È É? H 














Ä WỊ Bá #2 5| Z äF. #ã El E WJ. #Ã 
lý Ÿ# ‡k Íl Éí. 3l ÍJ 2š Á ¿ — Tâm ấn 
Thiếu Thất há câu nệ vào việc trau chuốt 
lời nói câu văn? Người xưa tạm vì kế tiếp 
dẫn mà mượn lời nói, nhưng đều hôn hậu, 
chất phác, ngắn gọn, chuẩn xác và trong 
sáng để dạy người« 





GIANG HỒ PHONG NGUYỆT TẬP 
¿r J LH Ã 

Còn gọi: Giang Hồ tập. Thi ca hợp tập, 2 
quyền, do Tùng Pha Tông Tức biên tập vào 
đời Nguyên. Ông sưu tập các kệ tụng do 
bậc Tôn túc khắp nơi làm ra từ niên hiệu 
Cảnh Định, Hàm Thuần đời Tống đến niên 
hiệu Diên Hựu, Chí Trị đời Nguyên TỒi 
biên tập thành sách. Nội dung bao gồm 
những điều thu hoạch được trong quá trình 
tham học của các bậc Tôn túc khắp nƠI, 
mượn cảnh trí thiên nhiên như gió mát, 
trăng thanh để bày tỏ cảnh giới ngộ của 
mình. Sách chia làm 2 quyền thượng và hạ, 
gồm có 76 vị và 270 bài kệ tụng, trong đó 
có 13 bài kệ tụng của Tùng Pha làm. 


GIANG KHIÊM ¿+ ‡#š (1875-1942) 

Cư sĩ hiện đại, tự DỊ Viên, hiệu Dương 
Phục, người Vụ Nguyên, G1ang Tây, 
Trung Quốc. Niên hiệu Quang Tự thứ 28 
(1902) đời Thanh, ông giữ chức Hiệu 
trưởng Trường Sư Phạm Thông Châu. 
Năm 1914 làm Giám đốc Sở Giáo Dục tỉnh 
Giang Tô. Năm sau nhậm chức Hiệu 
trưởng Trường Cao Đăng Sư Phạm Nam 
Kinh. Ông có trứ tác »Đông Pha Thiền 
Học Thi Văn Yếu Giải«. 


GIANG TÂM TỰ ‡r »› 3 
Chùa nằm trên hòn đảo Giang Tâm, thành 
phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung 


267 


GIẢNG TĂNG #š {4 





Quốc. Được xây cất vào niên hiệu Hàm 
Thông (860-873) đời Đường, nguyên có 
Đông tháp Phổ Tịch viện, Tây tháp Tịnh 
Tín viện. Niên hiệu Kiến Viêm thứ 4 
(1130) đời Tống đổi làm hai viện Long 
Tường và Hưng Khánh. Khoảng niên hiệu 
Thiệu Hưng (1131-1162) Thục tăng là 
Thanh Liễu trụ trì viện Long Tường hợp 
hai viện thành một chùa, gọi là »GIang 
Tâm Thiền Tự«. Cuối đời Tống đầu đời 
Nguyên, Ngột Am trụ chùa này. Đời 
Nguyên Liễu Vạn trụ trì chùa này. Đầu 
niên hiệu Hồng Vũ (1368-1398) đời Minh 
xây cất Phật các, Pháp đường, Phương 
trượng thất, Quan phòng. Niên hiệu Tuyên 
Đức thứ 4 (1429) Đàm Húc trụ trì chùa 
này. Sau đó trải qua nhiều lần sửa chữa, 
đến niên hiệu Càn Long thứ 54 (1789) lại 
xây dựng lại mới thành quy mô hiện tại. 
Toàn chùa diện tích khoảng 2,8 ha dùng để 
thờ Quán Âm Đại sĩ, I8 vị La hán, Địa 
Tạng Vương Bồ Tát. Xung quanh chùa 
mây nước bao quanh, cô tùng cao vút, 
phong cảnh thanh nhã u tịch. 


GIẢNG TĂNG ## i# 

Còn gọi: Tọa chủ, giảng giả, giảng nhân. 
Chỉ Giảng sư giảng thuyết kinh Phật, giải E 
thích nghĩa kinh, thuộc các tông phái ngoài 
Thiền tông. Tiết Đạo Nhất trong CTTNL q. 
1 ghi: (dùng lại thí dụ có sẵn) 

Tiết Tây Thục Giám Thiền sư trong 
NĐNN q. 18 ghi: »tH 3# ER  — #£, 
ll [3 ì 4t. Í§ ấữ ÌÃ ÌŠ : ¿ ¿ Hị JI| 
N8 4í Ÿf ÍK È. - Từ đó sư ở ẩn hai 
mươi năm, đạo tục hâm mộ tìm đến, sư 
vâng lệnh triểu đình diễn thuyết Phật 
pháp... Các vị giảng sự vùng Lưỡng Xuyên 
đua nhau đến nương tựa.« 

Như Tịnh ngữ lục q, thượng ghi: » [- ?ñ: , 





























l‡ # 





ñM ,À JH ñÙ s — Sư thượng đường, 
lục áy có vị giảng sư đên thưa hỏi .« 











GIẢNG TỊCH ‡# /š 

Còn gọi: Giảng hội. Pháp hội giảng nói 
kinh Phật, giải thích nghĩa kinh thuộc các 
tông phái Phật giáo ngoài Thiền tông. Tiết 
Huệ Khả Thiền sư trong 7ổ Đường tập q. 2 
ghi: »š Hị ñ Ƒ Ñ 2b, 3š ẤM X 3 
Hi, 3Z Ílk §ã ` # 5X fl ñl Z: ?* 2l 
J3 ÁN v TT W ñl JÑý . — Số người nghe 
Pháp sư thuyết pháp bị giảm xuống. Biện 
Hòa oán ghét sư nên đến quan huyện Cù 
Tông Khản nói rằng: Ông ta (Huệ Khả) là 
đạo nhân tà kiến, đến phá rối giảng tịch«. 
































GIẢNG TỨ 3# # 

Nơi giảng nói kinh Phật, giải thích nghĩa 
kinh thuộc các tông phái Phật giáo ngoài 
Thiền tông. 7hưng Dung Am lục q. 1 ghỉ: 
»nẾ SẼ nH << 2Í HRv RẾ ‡R 9š E] |: ñế ¿ 
— Giảng tứ gọi việc ấy là Thăng tòa, còn 
Thiên tông goi việc ấy là Thượng đường« 








GIAO GIA ® 3# 
Lẫn lộn, ph, tạp, tổng hợp. Bích Nham lục 
Ạ 1 ghi: »S® ®W Hƒ ñB fï Ä  lJ. — Hš 
# Zã 2š JJI %{ H., #Ã HỆ ñHZ. #M Ất 
Bí ÑW.. — Có thể nói Tuyết Đậu có thủ 
đoạn kiệt xuất khi tổng hợp tụng ra cho 
ngươi. Mặc dù như thế, đều không có hai 
thức. 



































GIAO KHẨU !# œ 

Ngậm miệng không nói được. Tiết Tịnh 
Nhân Kế Thành Thiền sư trong NĐHN q. 
12 ghi: »#ệ ( ‡# l ) E]: 1H f[ X¿ ?Ÿ 




















Ji? Hl HH: đE ì# bš ?*. ?# EHH: 
TU đi El: {4£ # ÿâ #⁄ 
4$ + já TH it. if JE LI líj 3E › (Thiện 


268 


GIÁO ĐỐN CƠ TIỆM ‡¡ 1# ‡#§ 





Hoa Nghiêm) viết: Như hà thị bảo sở? Sư 
viết: Phi nhữ cảnh giới. Thiện viết: Vọng 
thiền sư từ bi! Sư viết: Nhậm tùng thương 
hải biến, chung bất vị quân thông. Thiện 
giao khâu nhỉ thoái. - Thiện Hoa Nghiêm 
hỏi: Thế nào là bảo sở? Sư đáp: Chẳng 
phải cảnh giới của ngươi. Thiện nói: Mong 
Hòa thượng từ bì chỉ dạy! Sư nói: Bất luận 
biển cả biến đối trọn không vì ông thông 
suốt. Thiện ngậm miệng không nói được 
mà lui ra.« 


GIAO NHIỄU 1# ‡# 

Vướng mắc, quấy nhiễu. Tiết Khai thị Tính 
Không Đạt Thiền nhân trong DTNL q. 3 
ghi: »#t hÿ ñ# IfJ #u ấ X. ?# á % lÍJ 
ñ) tí ñ.. H ‡H JE J#.. 34 7 đề ññ. 

Từ tình thức mà khởi duyên nghiệp, từ 
duyên nghiệp mà động tình thức, nó vướng 
mắc với nhau thay đổi triển miên.« 

















GIAO QUAN # ñï 

Trao đổi, mua bán. Tiết Tuyết Phong Long 
Thiền sư trong NĐHN dq. 16 ghi: Bử H] Yấ 
tH £E 24 Bñ. EU #ï 3z ñðM ð ĐH 2 › 
Của cải bung ra mặc trao đổi, khuyên anh 
đừng hám lợi nhỏ nhen«. 





GIÁO ‡( 

I. Thiền tông tự xưng »giáo ngoại biệt 

truyền«, các tông phái khác của Phật giáo 

thì gọi là »g1áo«. 

2. Những tông phái cùng tồn tại với Thiền 

tông, Luật tông trong Phật giáo. Tiết »Tục 

Nghệ bị bu trong NHNL q. 30 ghi: »#*#. , 

Ø.v fE = 2v RE — lá. 1H 2 
⁄ ñ —‹s - Ba tông Thiên, Giáo, Luật 

vốn cùng một nguôn, hậu thế phân chia 

làm ba.« 

3. Còn gọi: Giáo, hiệu. Khác nhau. Tiết 


Trường Khánh Hòa thượng trong TĐT q. 














10 ghi: »| {ft St  j# Mù Hr #E X. đt 
II lÃ]: ƒfEffEJX? j& šŸ4lÍñ=: Tí RỊ JE 
Mầ HE. # th 2 fẰ. 2: E1 Hí 











BE. E H“ JÈ? Hị 2: 3# LH EỊ JE 
1l. 3X #\ — ffl : s — Nhân vị tăng nêu 
công án Vân Nham đang vá giày, Dược 
Sơn hỏi: Làm gì thể? Vân Nham đáp: Lấy 
bại hoại vá bại hoại. Dược Sơn không 
đồng J, nói: Tức bại hoại, phi bại hoại. Sư 
nói: Dược Sơn nói như thế vẫn còn khác 
nhau một đoạn. « 

4. Liên tiếp trong câu vị ngữ và bổ ngữ. 
Tiết Quy Phong Huệ Quang Thiền sư trong 
NĐNN q. 20 ghi: »( #? 3# 3# # ) #íi lấ 
73LfE. # ®fl# — *H #® lí PEầữ. ÍÈ 
— †È EU  #tfí. lá #L 2E. — Bồ Đê 
Đ[ #-ma phiên não chín năm, nếu không 
được Nhị Tổ chẳng tiếc tính mệnh thì 
không có con đường chuyển thân, phiển 
não đến chết.« 






























































GIÁO CHIẾU # ‡# 
Giáo dục, chỉ dạy. Tiết Phù Dung Đạo Cnal 
— Thiền sư trong NĐHN q. 14 ghi: »Zi #II & 

















= Á + ÉP HỆ, À8 TP TC TÁ HH © v1 
#4 lữ ốØM. TíHRWIE ÀÁ. —E@ ã 








3E , — Phải nên biết có một người không 
nhờ người khác mà đắc, không cẩn chỉ 
dạy, không rơi vào giai cấp. Nếu ai biết 
được người này thì việc tham học một đời 
đã xong.« 


GIÁO ĐỐN CƠ TIỆM ‡t 34 34 3 
Tức là pháp chỉ dạy không theo thứ lớp tu 
hành mà trực tiếp khai thị chỗ nhiệm mầu 
của Phật pháp; song căn cơ của người nhận 
lãnh là độn căn, thì cần phải theo thứ tự tu 
hành tích lũy mới được chứng quả. 


2690 


GIÁO HANH t¿ *% (1150-1219) 





GIÁO HANH ‡( 3 (1150-1219) 

Thiền tăng đời Kim, họ Vương, tự Hư 
Minh, người xứ Nhậm Thành, Tế Châu 
(nay là huyện Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Bảo Công. 
Sư trụ 5 ngôi chùa lớn: Giới Đàn ở Tung 
Sơn, Vân Môn ở Thiều Châu, Phổ Chiếu ở 
Trịnh Châu, Đại Giác ở Lâm Khê, Pháp 
Vương ở Tung Sơn. 


GIÁO MÔN *t ?] 
1. Chỉ cho Phật giáo. Tiết Cấp sự Phùng 
Tiếp cư sĩ trong NĐHN q. 20 ghi: »#? fl 




















4l. Đ jẲã HE. Đã ñã †ïí 5E & lễ 
fầ. #4 ñ Hi. ‡Xlf #ƑH], # # 
1# li... — Mặc áo mang giày tăng sĩ, ngồi 








trên tòa cao, dặn đò các quan sứ và đạo 
tục, môi người nên hướng về đạo, giúp đỡ 
Phật giáo, dựng lập pháp tràng.« 

2. Giáo phái, pháp môn. Đản Kính bản 
Đôn Hoàng ghi: »#t Jt. #( ['J 37 #t â lã 
2 ‹ - Cho nên pháp môn này lập vô niệm 
làm tông.« 

















E=i 


GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN ‡£ 2} 
Z\ i8 

1. Còn gọi: Đơn fruyên. Không nhờ văn tự 
ngữ ngôn, trực ngộ cảnh giới Phật đã ngộ 
tức là Giáo ngoại biệt truyền. Cho nên 
Thiền tông còn gọi là Biệt truyền tông, gọi 
tắt của Giáo ngoại biệt truyền tông. Pháp 
thiền truyền ngoài giáo điển này cũng 
chính là Tổ Sư Thiền mà Tổ Bồ-đẻ-đạt-ma 
truyền thọ. Liên Đăng Hội Yếu q. 1 (Vạn 
Tục 136, 220 hạ) ghi: »|H: #ƒ ƒE 3% IHỊ #? 
4s đổ 168A s 2K FT ĐÃ 2Ä v HỆ 
3š 1 Z1 ?w 2Š „ TH Nế ÌẾ: 8fñ1EÈ 
HX Z# , vũ 58 Wb Jù.v #{ 4H 1H. 
3⁄ƒ1. ®3#zx *#. #2 j Ê 
fj P Jš ñJ ĂMH jš ; —- Đức Thế Tôn trên 

































































hội Linh Sơn giơ cành hoa dạy chúng, 
chúng đêu im lặng, chỉ riêng Ca-diễp rạng 
mặt mỉm cười. Thế Tôn nói: Ta có Chính 
pháp nhãn tạng, Niễt-bàn diệu tâm, thật 
tướng vô tướng, vì diệu pháp môn, bắt lập 
văn tự, giáo ngoại biệt truyền, phó chúc 
cho Ma-ha Ca-diép«. 

Tắc công án này không những biểu thị 
Thiền gia chú trọng Chính pháp tương 
truyền, mà còn biểu thị ý nghĩa Thiền tông 
không kẹt vào văn tự ngôn ngữ của giáo 
môn, trực tiếp tỏ ngộ thấy suốt tâm địa. 
Theo Hoài Thiền sư tiền lục trong 7ổ Đình 
Sự Uyển q. 5 ghi: »Thiền tông truyền pháp, 
chư Tổ cũng dùng 3 tạng giáo thừa tiếp 
dẫn đệ tử, đến thời đại Tổ sư Đạt-ma mới 
riêng truyền tâm ấn, phá chấp hiển tông, 
tức là chỗ gọi rằng ›Giáo ngoại biệt truyền, 
bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính 
thành Phật‹«. 

2. Sách, 16 quyền, do nhóm các ông Lê 
My (Quách Ngưng Chì)... biên tập vào đời 
Minh, được xếp vào T„c Tạng kinh tập 
144, trang I. Tác giả tham cứu sâu lẽ vị 
diệu của Thiền, bản nguyên của Phật Tổ, 
sưu tập cơ duyên ngữ yếu để cử dương 
tông thừa của Tổ sư và nêu ra nguồn gốc 
của 5 tông phái Thiền, gia phong của mỗi 
phái, khiến cho kẻ sĩ tham thiền học đạo 
nhận ra nơi mỗi người đều có bản lai diện 
mục, giơ cao đèn Tổ. Nội dung toàn sách 
gồm có cơ duyên của 410 vị, trong đó 38 
vị bị lạc mất tên. Trước sách có lời tựa của 
các vị Hán Nguyệt Pháp Tạng, Mật Vân 
Viên Ngộ, Tuyết Kiệu Viên Tín. 

GIÁO NHẤT TIẾT ‡( — đ§ 

Khác nhau một đoạn, có nghĩa là không 


khế hợp thiên chỉ. Tiết Trường Khánh Hòa 
thượng trong TĐT q. 10 ghi: »[| {ft # 2: 





270 


GIÁO TRƯ CẨU THỦ CƯỚC t# š# 3J # JlJ 

































































jế Mù ñí #t X. 5% LỊ [ñ|: ÍE {E Rế? 
ý 3l lB]: Jí HỊ Eš Mù HE. 2 tị 
T. +: BHH(JšE, ]EH(JE? Hữ 2x: 
3# tị E4 J# 1. 3M #{ — ÑÍH †E. Tế 
lñ]: Hl hú #H fj? BH x: 3x #4 #( 

Ñlf:. fl x: 2“ RỊ ER Nhi 0E 
—Ñ#. %*# ft I#£ 2 BỊ #i ñi Ì Hữ 
MẾ? -— Nhân vị tăng nêu công án Vân 


Nham đang vả giày, Dược Sơn hỏi: Làm gì 
thế? Vân Nham đáp: Lấy bại hoại và bại 
hoại. Dược Sơn không đồng ÿ, nói: Tức bại 
hoại, phi bại hoại. Sư bảo: Dược Sơn nói 
nhự thế vẫn chưa khế hợp thiên chỉ. Tăng 
hỏi: Hòa thượng như thể nào? Sư nói: 
Ngươi vẫn chưa khế hợp thiên chỉ. Tăng 
hỏi: Học nhân không khé hợp thiên chỉ như 
thế, chẳng hay phải làm thế nào để được 
khế hợp thiên chỉ của Hòa thượng? 


GIÁO TÍCH š( ‡# 
Phương thức giáo hóa thông qua ngôn ngữ 
văn tự, so với Thiền tông bất lập văn tự, 
tâm tâm tương ấn là có dấu vết có thể tìm. 
Lâm Tế ngữ lục ghi: »H 1 fï ‡tL #ï } , 
„ — Chỉ như hữu Tổ 
hữu Phật, giai thị giáo tích trung sự. — 
Ngay như có Tổ có Phật đêu là việc trong 
giáo tích.« 


























GIÁO TÔNG *t % 

Tông phái Phật giáo cùng tồn tại với Thiền 
tông, Luật tông. Duy Tắc ngữ lục q. 2 ghi: 
»ft[ ñÑ ft mỉ ÿXƑT? BH Z ïíZ. f#/À 
#§ J F[ jñ. #8 lÍỊ ăn <Z. RỊ #? = 
5X. H: #4. #S<. 5t. - 
Vì sao gọi là vô lượng pháp môn? Nói 
rộng ra thì có tám vạn bốn ngàn thứ. Nói 
tôm lại thì có ba tông, đó là: giáo tông, 
thiên tông, luật tông.« 
















































































GIÁO TA TỬ ‡t 


1. Khá hơn một chút. Liên Đăng Hội Yếu 
q. 10 phần sau ghi: »4È lử J\ - &â H #I 
NV H Tỉ Í§ Rề #6 Ƒ.. — Ta thấy trong 
hơn tám mươi vị Trì thức, chỉ có ngươi là 
khả hơn một chut.« 

CĐTĐTL q. 14 ghi: »J{ 1ï 34 } ñï F ff 
lá 3. 3í Bề 6 'ƒ.. — Nếu ngay lời nói 
ngươi liên thấy được thì còn khá hơn một 
chút.« 










































































Tiết Ngọc Tuyển Thừa Hạo Thiên sư trong 
NĐHN 4q. 15 ghi: »## ‡Ä #3 Xí , đf JRễ {À 
+H ñl 4 #:. JJEI: HÈ #í Èx #% tí 
lề 6ƒ. H đ Ù⁄* ñ7 : . — Sư làm một 
chiếc quân đùi, viết tên các đời Tổ sư lên 
đó, rồi nói: Chỉ có Văn-thù, Phổ Hiển là 
khá hơn một chút. Và sư viết tên hai vị 
thánh lên thắt lưng.« 





























GIẢO TRƯ CẨU THỦ CƯỚC »š 3# 
3) # lấy 


Còn gọi: Giáo rư cẩu cước thủ. Thiền sư 
kiệt xuất tiếp dẫn người học, hoặc đọ sức 
cơ phong không bàn đến tình cảm. Thiền 
sư có thủ đoạn kỳ đặc. Tiết Vân Môn Văn 
Yến Thiền sư trong NĐHN q. 15 ghi: »‡f 
+% #ñ ññ ÀÁ ĐH Jã v `. 
lữ. 2t lí lấn. À  ÀA % #H 
J‹ Tỉ n W HỆ . Hš E6. ñ ‡E 
ñW} 3. ii FÈlÐ¿ TE— EE, 

MỊ Hí đủ UH. #4 ẤT BH Mu. — Nếu 
chưa có chỗ ngộ nhập, gặp được thiên sư 
chính tông kiệt xuất tiếp dẫn chẳng tiếc 
tính mạng, lập bày phương tiện dạy cho, 
ngươi nên quyết tâm phần chấn tỉnh thân, 
treo cao túi bát, bẻ gãy cây gậy; trong 10 
năm hoặc 20 năm làm cho thấu triệt, chớ 
lo không thành công«. 















































271 


GIÁP SƠN #3 Ili 





GIÁP SƠN & ›h 

1. Núi ở huyện Thạch Môn tỉnh Hồ Nam, 
Trung Quốc, nằm cách trung tâm huyện 
khoảng 17km về hướng đông nam. Niên 
hiệu Hàm Thông thứ II (870) đời Đường, 
Thiền sư Thiện Hội xây dựng thiền viện ở 
núi này để hoằng dương thiền pháp, nổi 
tiếng một thời. 

2. Núi ở huyện Đan Đồ, tỉnh Giang Tô, 
Trung Quốc, nằm cách trung tâm huyện 
khoảng 2km về phía nam. Trong núi có 
chùa Trúc Lâm, Thiền sư Thiện Hội cũng 
từng thuyết pháp ở nơi đây . 


GIÁP SƠN TỰ # › ‡ 

Nằm bên cầu Tam Bản, cách huyện Thạch 
Môn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc 15km về 
phía Đông nam. Niên hiệu Hàm Thông thứ 
11 (870) đời Đường, Thiền sư Thiện Hội 
kết am tranh ở nơi đây, người học tìm đến 
bèn trở thành Thiền viện. Quận sử Cử Văn 
ban tặng tấm biển »Linh Tuyền Viện«. 
Đầu đời Tống là thời kỳ hưng thịnh nhân 
tài lớp lớp xuất hiện. Sau đó đôi tên chùa 
cảng thấy hưng thịnh thêm. Viên Ngộ 
Khắc Cần cũng từng trụ trì chùa này, ở nơi 
đây ngài biên tập Bích Nham lục. Thời vua 
Tống Thần Tông, Nguyên Thế Tổ từng sửa 
chữa. Bởi sơn môn với đại điện cách nhau 
rất xa, nên có tên gọi »Ky mã quan sơn 
môn«. Hiện còn Đại hùng bảo điện được 
xây cất lại vào đời Thanh, rộng 7 gian, sâu 
5 gian, mái chồng đỉnh yết sơn, mái dưới 
tường ngoài không dùng trụ mà dùng 
tường gạch, hai cánh vềnh lên không dùng 
gỗ mà dùng tường gạch 45o, từ trụ kim xây 
đến trụ mái, cao ra mái dưới thành đốc nhà 
hình cung, sáng chế độc đáo. Trong điện 
có một cái chuông sắt nặng đến vạn cân 
đúc vào niên hiệu Đại Quán thứ 3 (1109) 


đời Tống. 


GIỚI ĐÀI TỰ 3$ ‡ 

Nằm trên sườn núi Mã Yên, khu Môn Đầu 
Câu, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. 
Được xây cất vào niên hiệu Vũ Đức thứ 5 
(622) đời Đường, ban đầu gọi là »Huệ Tụ 
Tự«. Hòa thượng Pháp Quân nước Liêu 
thiết lập giới đàn tại đây, sau khi bắt đầu 
truyền giới, tăng chúng bốn phương tìm 
đến thọ giới nhộn nhịp, nhân đây mà tiếng 
tăm chấn động. Niên hiệu Chính Thống 
thứ 13 (1448) đời Minh đổi tên là »Vạn 
Thọ Thiền Tự«, vua lệnh cho Như Huyễn 
thuyết pháp tại chùa này. Niên hiệu Gia 
Tĩnh thứ 29 đến thứ 35 (1550-1556) tiến 
hành tu sửa toàn diện ngôi chùa này. Bởi 
trong chùa có xây giới đài cho nên tục gọi 
»Giới Đài Tự«. Chùa dựa theo thế núi cao 
thấp mà cất, kiến trúc chủ yếu có Đại hùng 
bảo điện, Thiên Phật các, Giới đàn. Giới 
đàn nằm ở Viện Tây Bắc của chùa, là một 
kiến trúc hình vuông mái chồng đỉnh lợp 
ngói lưu ly, trong có giới đài bằng đá câm 
thạch cao hơn trượng, ba bậc, điêu khắc 
tính mỹ, là di vật đời Minh. Thiên Phật 
Các mái chồng gác tầng, kiến trúc hùng vĩ, 
lên cao có thể thấy sông Hồn. Trong chùa 
còn phân bố nhiều đình viện, kết cấu và 
cách thức đẹp đẽ tĩnh mịch khác thường, 
có đầy đủ phong cách tự viện Giang Nam. 
Dưới đài cao của Giới đàn Đông Bắc là 
tháp viện có một tòa Liêu tháp (Tùng Bảo 
Tháp), một tòa Nguyên tháp. Trong chùa 
còn có năm cội tùng xanh đều cùng một 
hình dáng. 


GIỚI ĐÀN THẠCH zŸ 3È £ 
Còn gọi: Kiết giới thạch. Bia đá đặt trước 
công tự viện Luật Tông hoặc Thiền tông. 


272 


GIỚI KHÔNG 7t 2 





Thông thường, trên bia đá khắc dòng chữ: 
»Câm người uống rượu ăn thịt vào công 
chùa«. Về nguồn gốc của nó thì không rõ, 
chỉ thấy trong Hoàng Bá Thanh Quy có 
ghi: Bia đá cao khoảng 1m8 đến 2m, rộng 
khoảng 0,3m đến 0,4m. 


GIỚI ĐIỆP 3 ## 

Giấy chứng nhận thụ giới, cấp phát cho 
tăng ni xuất gia sau khi đã thụ giới. Theo 
Thích Thị Kê Cổ Lược q. 3 ghi: Đời 
Đường Tuyên Tông năm 856, bổ nhiệm 
Pháp sư Biện Chưởng làm Thủ tọa tam 
giáo, thừa lệnh cấp phát giới điệp cho tăng 
ni thụ giới. Đây là mở đầu việc cấp giới 
điệp cho tăng mi chính thức thụ giới. Trước 
đó, vào năm 729, Đường Huyền Tông từng 
hạ chiếu cứ mỗi 3 năm, tất cả tăng ni phải 
đăng ký 1 lần; năm 747 hạ lệnh tất cả tăng 
mi phải thuộc lệ Lưỡng nhai công đức sứ, 
và do Thượng thư Tỉnh từ bộ cấp giấy 
chứng minh gọi là Từ bộ điệp. Vào thời đại 
Đường, Tống, khi tăng ni xuất gia phải 
lãnh lẫy độ điệp (= Tăng tịch: Giấy chứng 
minh là tu sĩ), sau khi thụ giới lại lãnh giới 
điệp đều do quan địa phương cấp phát. Khi 
thụ giới phải trình độ điệp mới được thụ 
giới. Đời Minh vào khoảng năm 1I368- 
1424, ba lần cấp cho tăng tục thụ giới sao 
bạch điệp văn mang theo bên mình để làm 
chấp chiếu đi đường. Đời Thanh, vua Ung 
Chính dẹp bỏ độ điệp, tăng ni xuất gia 
không kiểm soát được, các nơi cũng được 
tự do truyền giới, gIỚI điệp do các tự viện 
truyền giới cấp phát. Đến đời Dân Quốc về 
sau, không còn cấp độ điệp nữa, chỉ cấp 
giới điệp do hội Phật giáo Trung Quốc. cấp. 
Ở Nhật Bản từ khoảng năm 749-756 về sau 
mới có cấp phát giới điệp do Tam sư Thất 
chứng đứng tên truyền giới. 


GIỚI ĐỊNH 2- # 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Lạc Phố Nguyên An. Sư trụ Động Khê ở 
Gia Châu (nay là huyện Đông Sơn, tỉnh Tứ 
Xuyên) Trung Quốc. 


GIỚI KHÔNG 3Ÿ, È 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi đời thứ 15, nối pháp Thiền sư 
Quảng Phúc. Sư tục danh là Nguyễn Tuân, 
người quận Mãn Đâu, miền Bắc Việt Nam. 



































Kệ thị tịch: 

+ ñj fŸ s lF f W 7F HH 

X P#%4h#. ði “ đã 2E l Hủ 

Z #I ® 2E 14 E§.. + 2L RX & % f8 

+ ñ “EZt # *. BÉ ẩM Xễ 3 đã #J 

#ï ÑI “ #t ® #t.. 23 # 3 lặ bã li 
SE t0 [] Áo ĐÃ mà đã 15 lÚU HỊ 








»Ngã hữu nhất sự kỳ đặc 

Phi thanh huỳnh xích bạch hắc 
Thiên hạ tại gia xuất gia 
Thân sinh ó tử vi tặc 

Bắt tri sinh tử dị lộ 

Sinh tử chỉ thị thất đắc. 
Nhược ngôn sinh tử dị đồ 
Trám khước Thích-ca Di-lặc 
Nhược tri sinh tử, sinh tử 
Phương hội lão tăng xứ nặc 
Nhữ đăng hậu học môn nhân 
Mạc nhận bàn tinh quỹ tắc«. 
»Ta có một việc kỳ đặc 
Chẳng xanh vàng đen đỏ trắng 
Cả người tại gia xuất gia 
Thích sinh chắn tử là giặc 
Chẳng rõ sinh tử khác đường 
Sinh tử chỉ là được mát. 

Nếu cho sinh tử khác đường 
Lừa cả Thích-ca, Di-lặc 

Ví biết sinh tử, sinh tử 

Mới hiểu lão tăng chỗ náu 


273 


GIỚI LINH 7 # 





Môn nhân hậu học các ngươi 

Chớ nhận định theo chủ quan«. 

Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


GIỚI LINH 3 # 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Vĩnh Thái Linh Thoan. Sư trụ chùa 
Thượng Lâm ở Hồ Nam. 


GIỚI THANH 2+ ?Š (1239-1301) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Vương, hiệu 
Long Nguyên, người xứ Trường Khê, Phúc 
Châu, Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Tịch 
Song Hữu Chiếu, tông Lâm Tế, phái 
Dương Kỳ. Sư trụ chùa Thọ Quốc, sau dời 
về Khai Thọ Phổ Quang Thiền Tự. Sư có 
ngữ lục lưu hành ở đời. 


GIỚI THẦM 2+ 3# (1080-1148) 

Còn gọi: Giới Thậm. Thiên tăng đời Tống, 
họ Trương, tự Vô Thị, người Vĩnh Gia 
(nay là Ôn Châu, Chiết Giang) Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Thủ Trác, 
thuộc tông Lâm Tê thứ 12, trụ trì chùa 
Khánh Nguyên Dục Vương (nay thuộc 
huyện Ninh Ba, Chiết Giang). 


GIỚI TỬ NẠP TU DI, TU DI NẠP 
GIỚI TỬ ?‡ ÿ- # 2ñ 7ã . 2ã 78 #5 2t 
+ 

Hột cải chứa Tu-di, Tu-di chứa hột cải. Cái 
rất nhỏ chứa cái rất lớn, cái rất lớn chứa cái 
rất nhỏ. Với cái nhìn tương đối thì Tu-di 
chứa hột cải là việc bình thường, nhưng 
hột cải mà chứa Tu-di thì thật khó hiểu. 
Đây muốn chứng tỏ sau khi ngộ rồi chăng 
còn phân biệt tương đối nữa, vì trong cảnh 
giới của người chứng ngộ thì lớn nhỏ có 
thê dung hợp lẫn nhau. 


H 





HA PHẬT MẠ TỔ šT ?* # ‡n 

Còn gọi: Sát Phật lục Tổ. Nghĩa là quở 
Phật, mắng tô, Thiền tông thường dùng từ 
này để phủ định pháp quyền uy, cởi bỏ 
kiến chấp cho học nhân khiến họ thể đắc 
cảnh giới tự tại. Bích Nham lục q. T ghi: 
»ỳŠ tị 4: 1! #  # H jÑ lệ J E 
đt Ađ tr HỆ HH Đb Rệ ‡H 2 ƒE s — Quy 
Sơn nói: Gã này về sau leo lên đỉnh núi 
chon von, cất am bằng cỏ để rồi quở Phật 
mắng Tổ«. 




















HÀ DIỆP ĐOÀN ĐOÀN #† %# R R 
Đoàn đoàn: vành vạnh. Cả câu có nghĩa là 
tròn như lá sen. Trong Thiền tông, chỉ cho 
sự viên mãn triệt để. Tiết Giáp Sơn Thiện 
Hội trong NĐHN q. 5 (Vạn Tục 138, 94 
thượng) ghi: 

fhị 3š El| El] BỊ {Ð ?ã 

2š ƒ 2 2 2 1H it 

»Hà diệp đoàn đoàn đoàn tợ cảnh 

Lăng giác tiêm tiêm tiêm tợ chùy«. 

»L4 sen vành vạnh tròn tợ gương 

Củ ấu thon thon nhọn tợ dùi«. 














HÀ ĐƯƠNG #ï š 

Như thế nào, làm sao. Chương Tổ thứ 24 
Sư Tử tỳ kheo trong CĐTĐL q. 2 ghi: »{—ˆ 
Tí lí 2E RỊ  JWH.. E® TW x 
đJ Ä£? — Nhân giả đang tập định thì làm 
sao đến nơi này? Đã đến nơi này thì tại 
sao bảo đang tập định?« 


HÀ HIỆP #ƒ 34 
Giúp đỡ. Chương Huyền Sa Tông Nhất đại 
sư trong CĐTĐL q. 18 ghi: »‡? ¿ †R Đế 


274 


HẠC LÂM TỰ i§ ‡# 3? 





Mô. Hí Zï 5J tý Z2 Ml hề) 


ft lỊ 8 # ĐH JH DĐ. {6 E SƯIẾ: 
##. 9. rrr in K. 
1 7R 48 ii 3 . Nếu là căn cơ chậm lụt 
cần phải siêng năng nhẫn nại, ngày đêm 
quên ăn bỏ ngủ giống như cha mẹ chết. 
Cấp thiết như thế đến hết một đời này, lại 
được người giúp đỡ, khắc cốt tham cứu 
thực sự thì tự nhiên cũng được lãnh hội.« 








Š 


Tàn 








8S 
- 














HÀ HỮU #† 3% 

Nơi tịch diệt vô vị. Trang Tử nói: »Vô hà 
hữu chi hương«, nghĩa là quê hương không 
có nơi chốn. Bài thơ Điệu Tiên sư của Tuệ 
Trung Thượng sĩ ghi: 

HHỊ #t 2: HR ƒ lỹ 
lãi lữỦ 2E tt #§ lu 
ỨB †[ 1l H tị 
ñĩ k “- fE fll 5ï 

»Vừa lúc vô sinh đứt khúc ca 
Cảm ngang ống sáo lại quê nhà 


















































Si xã 


Vượt qua quê cũ không nơi chốn 
Cưỡi ngược tráu bùn mặc sức ta«. 


HÀ MÔ KHẨU % # œ 

Nói nhiều, nhiều chuyện. Vớn Môn lục q. 
trung (Đại 47, 564 trung) ghi: »J£ HH 4 #⁄X 
bị MW Mị L1. — Ta không muốn nhiễu 
chuyện«, tức biểu thị đôi với sự tu đạo mà 
nói nhiều không lợi ích gì. 




















HÀ MÔ THIỂN %4 3 3ÿ 

Từ dùng để châm biếm kẻ tu Thiền bị 
ngưng trệ một bên, không thể tự tại hoạt 
dụng. Có 2 thuyết: 

1. Nghĩa là con ễnh ương chỉ biết nhảy mà 
không hiểu đường đi nước bước gì cả; cho 
nên lây đó tỷ dụ tử thiền không linh hoạt. 
2. Chỉ cho kẻ chỉ biết ngồi Thiền, dáng 
ngồi giống con ễnh ương ngồi trên lá sen, 


nên có tên gọi là »Hà mô thiền«. Vân Môn 
lục (Đại 47, 549 hạ) ghi: »ìŠ #E Hổ đã — 
Con ênh ương chết này«. 


HÀ TRẠCH ĐẠI SƯ #ï :# % fƒ 
Thiền tăng Thần Hội đời Đường do trụ trì 
chùa Hà Trạch ở Lạc Dương, cho nên hiệu 
là »Hà Trạch Đại Sư«. X. Thần Hội. 


HẠ BÁT T 4 

Đặt bát xuống. Nghi thức dùng bữa trong 
chùa. Tăng chúng nghe hiệu lệnh tiếng 
bảng, mọi người đồng thời đặt bát xuống. 
Phép hạ bát có quy định chắp tay, cúi đầu, 
vái chào, nâng bát... Điều Phó Chúc Phạn 
trong Thiên Uyển Thanh Quy q. 1 ghi: »7E 
 f fr M42, &ÄVI§. & ijJ = 
EF, Hl#g  Fð?R. - Trước đến ngôi 
vào chỗ ăn, chờ đánh bảng 3 tiếng liền 
đứng dậy đặt bát xuống« 











HẠ BỔNG T ‡‡ 

Trong nhà Thiền, khi Thầy trò cơ phong 
vấn đáp, vị thầy cho đệ tử hoặc người tham 
học ăn gậy, gọi là Hạ bồng. Đây là phương 
pháp tiếp hóa mà vị Thầy vì lòng từ bi 
dùng khí thế khích lệ đệ tử. Cùng với 
»Hát« (Hét) gọi chung là »Bồng hát«. X. 
Hát. 


HẠ NGỮ T # 

Còn gọi: Trước ngữ, giản ngữ. Có 3 nghĩa: 
I. Trình bày kiến giải của mình đối với 
công án hoặc cổ tắc; 2. Pháp ngữ của vị 
Thầy nhằm khai thị cho đệ tử; 3. Lời phê 
bình ngắn đối với kinh luận. 


HẠC LÂM TỰ 4$ 3 # 
Chùa nằm dưới núi Hoàng Hạc, thành phố 
Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 


275 


HẠC LÂM TỰ CHÍ ‡Š ‡*‡ # z: 





Tên cũ là »Irúc Lâm Tự«. Niên hiệu Đại 
Hưng thứ 4 (321) đời Tấn sáng lập. Lúc 
Lưu Tống Vũ Đề chưa đăng cơ từng nghỉ 
ngơi nơi đây, sau khi lên ngôi vua cho thị 
công việc lớn, gọi là »Hạc Lâm Luật 
Viện«. Vào niên hiệu Khai Nguyên, Thiên 
Bảo (713-755) Thiền sư Huyền Sách tông 
Ngưu Đầu trụ trì chùa này, tăng đồ ngày 
càng đông mới đổi làm Thiền tự. Còn gọi 
»Cô Trúc Viện«. Khoảng niên hiệu Thiệu 
Hưng (1131-1162) đời Tống xây cất lại, 
đổi tên là »Báo Ân Quang Hiếu Thiền Tự«. 
Khoảng niên hiệu Hàm Thuần (1265-1274) 
tăng Khánh Thanh trùng tu. Các niên hiệu 
Vĩnh Lạc, Hoằng Trị, Vạn Lịch đời Minh 
đều có xây cất lại. 


HẠC LÂM TỰ CHÍ 3š 3# 3 & 

Chí, 4 quyền, do Minh Hiển soạn vào đời 
Minh, được ấn hành vào niên hiệu Vạn 
Lịch thứ 10 (1582), và được xếp vào Trung 
Quốc Phật Tự Chí Toàn tập. Vào khoảng 
niên hiệu Vạn Lịch (1573-1619) đời Minh, 
Hứa Quốc Thành và Cao Nhất Phúc sửa 
quyền »Kinh Khẩu Tam Sơn Toàn Chí«, 
và phụ lục vào phần sau quyền Hạc Lâm 
Tự Chí. Cùng lúc ấy, Minh Hiền cũng biên 
soạn Hạc Lâm Tự Chí, phần Sưu tập so ra 
đầy đủ hơn quyên kể trên. Nội dung chia 
làm 14 loại: Sơn xuyên, Kiến trí, Sơn ĐIỚI, 
Điền thổ, Bi minh, Cổ kiệt, Cao tăng, Nhân 
vật, Kỷ dị (phụ Tạp ký), Ký, Tự, Sở văn, 
Thuyết, Thi. Riêng phần Bí minh và Cổ 
kiệt có giá trị sử liệu khá cao.. 


HÁCH XÍCH 3‡ #% 

Sáng chói, có dáng dấp khiến người chú ý. 
Tiết Ngọc Tuyên Thừa Hạo Thiền sư trong 
NĐNHN 4q. 15 ghi: »‡‡ 3Ä ŸlÈ # . í X# #Ÿ 
7E. 14t. 4 2k FA  : - Thời 



































gian có đổi dời (nhưng) quân vải vẫn sáng 
chói, đừng trách (sao) không giặt (vì 
không có gì đê thay«. 


HÁCH XÍCH CÙNG 3‡ # i 

Nghèo rớt mồng tơi dụ cho tất cả đều 
không, quét sạch mọi vọng niệm trần tục. 
Phân Dương ngữ lục q. hạ: »|l]: 1 fi[ + 
WqU% F 3? HH2: #8 2F 7 l. - 
Hỏi: Thê nào là việc lớn trong nhà Thiên? 
Sư đáp: Gã nghèo rớt mùng tơi«. 











HÀI CÚ (HAIKU) 3È ( ‡# ) 4 

Thẻ thơ phố biến và thịnh hành của người 
Nhật, chỉ gồm có ba câu: 5-7-5 âm, tổng 
cộng l7 âm. Haiku không có vần luật, cốt 
ở thanh điệu và ý. Những Tổ sư của trường 
phái này là Basho (Ba Tiêu, 1644-1694), 
Buson (Vu Thôn, 1716-1784). Bài thơ 38 
trong Hán Tự Hài Cú của Ngô Văn Tao 
(Bùi Giáng dịch) ghi: 

»Hạ tỉnh thiền tự giai 

Dương quang trung ngọ tuyệt thiền thanh 
Tịch dương hoàng dực điệp«. 

»Hạ thời thiên tự bực thêm 

Dương quang giờ ngọ im lìm tiếng ve 

Tịch thường bướm đậu ngàn tháu«. 


HÀI PHỦ 3 3# 

Giống như an ủi vỗ về trẻ con. Hàm ý xem 
thường. Tổng Môn Võ Khó ghi: »}* % *Ÿ 
2E 3% #ï ñỗñ 2J fX HE lW Hị. ø JĐW ÍŸ Tí 
Xil À Jã. J) ft ñRl tH. — Pháp Vân 
bình sinh muốn thôn tính các thiển viện, 
xem thường bọn đương thời, bởi sở đắc có 
chỗ hơn người cho nên mới dám như thế « 












































HẢI ÂM :;# # (1820-1885) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Ô Nhã Thị, hậu 
duệ của Mãn Thanh Chính hoàng kỳ, tự 


276 


HẢI HỘI TỰ 1 # # 





Mặc Khê. Ni pháp Thiền sư Giác Thuyên, 
đời thứ 44 hệ Thanh Nguyên. Trụ trì am 
Thanh Liên ở Thượng Hải. Tác phâm: Mặc 
Khê táp. 


HẢI ẤN :#$ ýp 

1. Tăng nhân hiện đại, họ Lỗ, tự Hàm Hư, 
người huyện Nguyên Giang, tỉnh Hồ Nam, 
Trung Quốc. Sư sang Nhật Bản, ở núi Cao 
Dã, chuyên học Thiền Mật. Lúc 34 tuổi, sư 
được giai vị A-xà-lê và trở về nước ở chùa 
Cảnh Hoàng, Nguyên Giang, Hồ Nam. 
Trước sau sư sáng lập: Phật Học Viện, Sở 
Nghiên cứu Phật học Phổ thông, Phật giáo 
Cư Sĩ Lâm, Hội Niệm Phật... Tác phẩm: 
Thiên Hải Trân Tham 1 quyên. 

2. Thiền tăng đời Nguyên, tên Chiêu Như, 
tự hiệu »Hải Ẩn«. X. »Chiêu Như«. 


HẢI CHU :‡ # 

Thiền tăng đời Minh, tên Phổ Từ, hiệu Hải 
Chu. X. »Phô Từc«. 

HẢI CHÚNG :$ # 

Chư tăng hoặc tín đồ Phật giáo từ khắp nơi 
tụ tập lại một chỗ. Minh Giác ngữ lục q. Ì 





ghi: »Ấ ® E 3. Tl |: ð: ñ 4 
ñB . lW “K 7ƒ #R. ŸIí ÑH — fJ. äB H 











4E 7Ns — Đông chí thượng đường, tăng 
hỏi: Tiếng trồng vừa dứt, chư tăng cùng 
đến tụ tập, thỉnh sư dạy bảo cho một câu 
nhân tiết mới«. 


HẢI ĐÔNG ;$§ & 

Theo Tống Cao Tăng truyện: Cao tăng 
Nguyên Hiểu người Hải Đông, nước Tân 
La, sang Trung Quốc du học, ông có cốt 
cách khác tục, phong thái siêu thoát, khiến 
ai cũng mến. Do đó, hai thuật ngữ Tân La 
và Hải Đông dùng để chỉ cảnh giới thanh 


tịnh, giải thoát. Bài Trừu Thần Ngâm trong 
Tuệ Trung ngữ lục có ghi: »#l| {1 # lữ 
1 + 1#. lẻ lÝ 3M 2 fhj 24 lấ 
ll. 4Œ“: X Ý: ÁN lữ 7R. T 3 DỤ ĐỊ 
H tHlỊ 7K; — Đến khi nào chừ, sự lý rõ 
ràng, cẩm năm buông bỏ chừ cân gì do dự! 
Nửa đêm trâu đá chừ, chạy xuống Hải 
Đông, xô vỡ biển san hô chừ, trăng trong 
bảng bạc«. 























HẢI HUỆ ;$ 3# (?-1145) 

Thiền tăng đời Kim. Thuở bé thông minh 
xuất chúng, học chăng nhờ Thầy, sách vở 
đọc qua liền thông suốt. Ban đầu, sư tìm 
đến các pháp hội, đạt đến chỗ cùng cực của 
cái học Tính Tướng. Sau sư vào núi Ngũ 
Đài, tọa thiền 15 năm. Sư trụ chùa Đại Trữ 
Khánh. Thụy hiệu: »Phật Giáo Hựu Quốc 
Đại Thiền sư«. 


HẢI HỘI ;$ $ 

Tụ tập, tụ hội, họp thành. Tiết Báo Từ 
Hành Ngôn Đạo Sư trong NĐHN dq. 10 
ghi: »ï[ Bi BỊ 3: #& # Äá E#Z. ấn HH 
li 2XÉÄ. l# #?— T 8ã. mỊ Z l 
li 2. #Ÿ ‹ — Quốc chủ Giang Nam dựng 
viện Báo Từ, khiến sư hoằng truyền Thiển 
tông, tụ tập hơn 2. 000 người được tặng 
hiệu Đạo sựư«. 


























HẢI HỘI TỰ ‡#‡ $ 3 

I. Ở làng Đại Kiều, cách huyện Dương 
Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc 15km về 
phía Đông. Chùa được xây vào niên hiệu 
Càn Ninh thứ 1 (894) đời Đường, ban đầu 
gọi là »Quách Cốc Viện«, bởi trong chùa 
có suối tên »Long tuyền« nên vua Đường 
Chiêu Tông đổi tên là »Long Tuyền Thiền 
Viện«. Niên hiệu Đại Định thứ 27 (1187) 
đời Kim, sau khi tăng nhân Tông Hựu chủ 


277 


HẢI LÂM 3# ## (oo5-1065) 





trì trùng tu, đối tên là »Hải Hội Tự«. Lưng 
tựa Phàn Sơn, mặt đối Đại Xuyên. Điện 
đường, Kinh đường 60 gian. Trong chùa có 
song tháp lưu ly đứng đối mặt, một tháp 
xây vào cuối đời Đường, một tháp xây vào 
niên hiệu Gia Tĩnh thứ 40 (156I) đời 
Minh. 

2. Nằm trên sườn núi Bạch Vân cách 
huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc 
15km về phía đông. Đệ tử nối pháp của 
Dương Kỳ Phương Hội là Bạch Vân Thủ 
Đoan sáng lập, trong điện có tám biển đề 
»Hoài Tây Đệ Tam Thiền Sát«. Vào các 
niên hiệu Khang Hy, Càn Long, Đạo 
Quang, Đồng Trị, Quang Tự đều có sửa 
chữa. Hiện vẫn còn hai tòa Phật điện, vũ 
các hiên ngang rất là tráng lệ. Trước mặt 
chùa là sông Ngọc Đái, sau lưng chùa là 
ngọn Phụng Hoàng, bên phải chùa có 
Hưởng Thủy Nhai, ngoài chùa rừng trúc 
cao vút, trong chùa nhiều cội cỗ tùng già 
giặn cứng cáp. 


HẢI LÂM ;$§ 3k (995-1065) 

Còn gọi: Huệ Lâm, Lâm Trưởng lão. Thiền 
tăng đời Tống, họ Đặng, người Khúc 
Giang Quảng Đông, Trung Quốc. Sư nối 
pháp thiền sư Tự Bảo, làm truyền nhân 
tông VânMôn đời thứ 5, trụ trì chùa Bạch 
Liên ở Lâm Sơn và ngụ tại tháp Kiến Thọ 
ở phía Tây chùa Phục Sơn. 


HẢI MINH :# 3 (1597-1666) 

Còn gọi: Thông Minh. Thiền tăng đời 
Thanh, họ Kiến, tự Vạn Phong, người đời 
gọi là »Phá Sơn Tổ Sư«, người xứ Tây 
Thục, Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Mật 
Vân Viên Ngộ, tông Lâm Tế. Sư trụ Gia 
Hòa Đông Tháp, Đại Nga, Vạn Phong, 
Trung Khánh, Phong Sơn, Vô Tế, Phật 


Ấn... Tác phẩm: Phá Sơn Minh Thiển sư 
ngữ lục 12 quyền. 


HẢI QUÝNH-TỪ PHONG ;#§ i1 # 
(1728-1811) 

Thiền tăng đời Nguyễn Tây Sơn, thuộc 
tông Lâm Tế đời thứ 40, nối pháp Thiền sư 
Bảo Sơn Tính Dược. Sư họ Nguyễn, quê ở 
thôn Nghiêm Xá huyện Quế Dương tỉnh 
Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam. Kệ thị tịch: 
ññ 2 7XIH. ®E ®bä 

E #È f3. l H ØñM 

Chư pháp không tướng 

Bắt sinh bất diệt 

Dĩ vô sở đắc 

Thị chân Phật thuyết 

»Các pháp không tướng 


























Chẳng sinh chẳng diệt 
Bởi không chỗ được 
Là thật Phát nói«. 


HẢI THAM ;§ $- 

Từ khắp nơi đến tham bái thỉnh ích. Văn 
Ích ngữ lục ghi: »É| JÈ ⁄§ 2 ® F. 
## fIl Í# #í. ấ #Ã li ® : lã HỊ f7 Ífr 
JHỊ {UV ÍỤ ?4 CÁ  ñŠ. Pí Mỹ lí HỆ 
J. 2 Z 4. ïñ ® TW Täl s - 
Từ thiên viện các nơi, người còn có trì 
giải, hợp nhau liên đến. Đầu tiên thì họ có 
thái độ hiu hiu tự đắc nhân được sư khai 
ngộ cho, dân dân họ mới chịu tin phục. Số 
người từ khắp nơi đến tham bái thỉnh ích 
thường không dưới số ngàn«. 




















HẢI THỌ ‡#‡ $ (1338-1390) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Xuân Đình 
Hải Thọ, vào niên hiệu Chí Chính thứ 23 
(1363) sư sang nhà Nguyên (Trung Quốc). 
Nối pháp ngài Lại Am Đình Tuấn ở Hàng 
Châu, đời thứ 26 hệ Nam Nhạc, đời thứ 9 


278 


HÀM TÌNH 4 lễ 





tông Lâm Tế Nhật Bản. Sư trụ trì chùa 
Phúc Xương huyện Ngân, tỉnh Chiết 
Giang. 


HẢI TRIỀU TỰ ;#‡ 3# 3 

Năm ở sườn phía nam Tháp Sơn cách 
huyện Triều Dương, tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc 2km về phía tây. Niên hiệu 
Đại Lịch thứ 1 (766) đời Đường, Thiền sư 
Đại Điên đến chùa này lễ Thiền sư Huệ 
Chiếu làm thầy, cạo tóc thọ giới, trong 
chùa vẫn còn di tích tu thiền vào năm Ấy. 
Chùa tựa vào núi mà kiến thiết, sân liền 
nhau, đường hẹp quanh co, nhà và hành 
lang nối nhau, tùng xanh trúc biếc, nước 
chảy róc rách, tĩnh mịch u nhàn. Trong 
chùa có giếng Gián Triều sâu hơn Im, 
trong suốt sảng khoái, lúc dâng cao lúc hạ 
thấp. Song dù dâng cao cũng không tràn ra 
mặt giếng, dù hạ thấp cũng không khô cạn. 
Tương truyền địa mạch nơi nảy cùng với 
hải triều tương thông cho. nên nước giếng 
tùy theo thủy triều lên xuống mà dâng cao 
hoặc hạ thấp, chùa Hải Hội nhân đây mà 
được tên. 


HẢI UYÊN ;$ ở 
Thiền tăng đời Thanh, tên Thượng Uyên. 
X. Thượng Uyên. 


HẢI YẾN HÀ THANH ;$§ 3# 3ƒ ;š 

Sông trong, biển lặng. Ý nói đất nước thái 
bình. Theo điển tích: Nước sông Hoàng Hà 
thường là đục, bỗng trở thành trong vào 
năm GIáp Dần, đời vua Tần Trang Vương 
(247. tr. TL). Chính là năm Lưu Bang sinh 
ra đời, sau là vua Hán Cao Tổ. Sông 
Hoàng Hà trong là điềm có Thánh nhân 
xuất hiện làm cho thiên hạ thái bình. Trong 
các bài phục nguyện thường có câu: »l£$: ## 





lã ñ&. MHỊ ïf. 3š 2t  %. Øñf 
H h ìñ. — Kẻ mất được siêu thăng, 
người còn được thịnh vượng, đất nước thái 
bình, mọi chúng sinh trong pháp giới đêu 
thành tựu đạo Giác ngộ«. 





HÀM KHẢ # 5Ƒ (1611-1659) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Hàn, tự Tổ Tâm, 
hiệu Thặng Nhân, người xứ Bác La ở Huệ 
Châu (nay thuộc tỉnh Quảng Đông) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Tông Bảo Đạo 
Độc, tông Tào Động. Sư trụ chùa Thiên 
Sơn Triêu Dương ở Liêu Dương (nay 
thuộc Liêu Ninh). Tác phâm: Thiền Sơn 
Thặng Nhân Hòa thượng ngữ lục 6 quyên. 


HÀM KIỆT # 4® (1110-1186) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trịnh, hiệu Mật 
Am, người xứ Phúc Thanh (nay thuộc 
Phúc Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Đàm Hoa, tông Lâm Tế, phái Dương Kỳ. 
Sư trụ Điều Cự Am, sau trụ các chùa: 
Tương Sơn Hoa Tạng, Kính Sơn, Linh Ấn, 
Thiên Đồng, A-dục Vương. Tác phẩm: 
Mật Am Hòa thượng ngữ lục 1 quyên. 


HÀM THỊ # # (1608-1685) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tăng, tên Khởi 
Tân, hiệu Hạt Đường, tự Lệ Trung, pháp 
hiệu Thiên Nhiên, người xứ Nam Hùng, 
Quảng Đông. Nối pháp Thiền sư Đạo Độc, 
đời thứ 34 hệ Thanh Nguyên. Trụ trì chùa 
Báo Ân ở Nam Kinh. Tác phẩm: 
Đường thi tập, Lăng Nghiêm Trực Chỉ. 


HÀM TÌNH $ !# 

Chỉ cho người và tất cả sinh vật có tình 
thức. »Huệ Lãng truyện« trong TCTT q. 8 
ghi: »— Z ., Z1 Hã #H 3 ?# TR lí :H. 
2# ! !lI JI|.v đ † # H, Â lï Z Xi 





























279 


HÀM TOAN 4 #â 





lJ 4 Bjủ {K. — Một đêm chợt thấy ánh 
sáng lạ phóng ra từ trên đỉnh chiếu sáng 
cả núi sông trải khắp vài mươi dặm, các 
loài hàm tình không ai không quy y.« 





HÀM TOAN $ 

Đau buồn. »Đàm Thôi truyện« trong TCTT 
q. 8 ghi: »Íft ởm #Ñ ÁN 2E. -b H lí ÿ . 
#K7N E —‹ #6 X# =ÍfF— 
2ZHữŒữ. ŠH.#X##xXx#.. 
ïl 82 l X #1. : R â Mê. lí 
ĐỆ lỮỊ . — Phút chốc trang nghiêm nhập 
định đến bảy ngày nhập diệt, thọ 62 tuổi. 
Là ngày mùng 6 tháng 2 năm Thiên Thọ 
thứ 3. Hôm sau y theo pháp Thiên Trúc 
hóa táng, thu nhặt tro di hài xây tháp thờ, 
sĩ thứ đau buôn thảy đêu khóc gào thảm 
thiết« 























HÀM TRẠCH ÿ#\ :# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Trường Khánh Huệ Lăng. Sư trụ chùa 
Quảng Nghiêm, núi Linh Ân, Hàng Châu, 
Trung Quốc. 


HÀN DŨ ‡‡ & (768-824) 

Nhà văn học, nhà triết học đời Đường, tự 
là Thối Chi, người Hà Dương (nay thuộc 
phía tây huyện Mạnh tỉnh Hà Nam) Trung 
Quốc. Niên hiệu Nguyên Hòa thứ 14 (819) 
ông dâng biểu can gián vua Hiến Tông 
cung nghĩnh Phật cốt nên bị biếm chức làm 
Thứ sử ở Triều Châu. Ông từng thỉnh 
Thiền sư Đại Điên đến Châu Nha đàm đạo 
hơn mười ngày, và vì cầu mưa cúng tế thần 
biển mà phải đến Triều Dương, ở lại ngủ 
tại chùa Linh Sơn. Khi Hàn Dũ phụng 
mệnh đến nhận chức Thứ sử Viên Châu 
còn để lại chiếc áo tặng cho Thiền sư Đại 
Điên. Người đời sau xây cất Lưu Y Đình 


trong chùa Linh Sơn đề kỷ niệm. 


HÀN KHÔI % % 
Hiệu của Thiền tăng Huệ Hi đời Minh. X. 
Huệ Hi. 


HÀN LÔ TRỤC KHỐI, SƯ TỬ 
GIÁO NHÂN #‡#‡ 3š ‡# 3#, # 7 rẽ 
N 


Chó mực đuổi theo cục xương, còn sư tử 
thì cắn người. Hàn lô: Giống chó mực rất 
thông minh của nước Hàn. Có người quăng 
ra cục xương, con chó mực đuổi theo cục 
xương mà căn, sư tử thì phát hiện người 
quăng cục xương mà cắn ngay người đó. 
Người dụ cho tự tính, cục xương dụ cho lời 
nói của chư Phật, chư Tổ. Nếu hướng vào 
lời nói lãnh hội là con chó, còn hướng vảo 
tự tính lãnh hội mới là con sư tử. Niệm 
Phật Kệ trong Thiển Tịnh Hợp Yếu của 
Thiền sư Phương Tụ Thành ghi: »⁄% ƒ)} — 
JỦR. 2 HD ẤM 2|. đổ Ml 3“ ĐR. PHỦ ƒ 
Iề ÀÑ_. — Pháp niệm Phật tam-muội, toàn 
thể đều gôm thâu, sư tử thì cắn người, chó 
đuổi theo cục Xương«. 

















HÀN SƠN £ +; 

Còn gọi: Hàn Sơn Tử, Bản Tử. Thi tăng 
đời Đường. Sư sinh vào đầu niên hiệu 
Cảnh Vân (710-711). Khoảng niên hiệu 
Đại Lịch (766-779) sư ở trong hang núi 
vắng vẻ lạnh lẽo núi Thiên Thai, bởi không 
biết rõ tên họ nên gọi là Hàn Sơn. Sư làm 
bạn với tăng nhân Thập Đắc chùa Quốc 
Thanh. Thập Đắc thường thu nhặt cơm 
thừa canh cặn của tăng trong chùa đựng 
trong ống trúc, đợi khi Hàn Sơn đến thì 
đưa cho. Hành vi của sư rất quái đản, 
giống như điên khùng, đến chùa Quốc 
Thanh, hoặc có khi đi chằm chậm dưới mái 


28o 


HÀN SƠN TỰ #% Ili # 





hiên, hoặc có khi quát tháo chửi mắng 
người, hoặc hướng lên trời chửi đồng, các 
ông tăng trong chùa nhịn không nổi bèn 
lấy gậy đánh đuổi thì sư lộn nhào vỗ tay cả 
cười mà bỏ đi. Sư ăn mặc rách rưới, hình 
hài khô héo, thích ngâm thi xướng kệ 
thường khế hợp lý thiền. Theo truyền 
thuyết, sư là hóa thân của Bồ tát Văn-thù, 
cùng với Phong Can (DI Đà hóa thân), 
Thập Đắc (Phổ Hiền hóa thân) gọi là »Tam 
Thánh«, »Tam Ân«. Lại do ba vị nảy ân 
náu trong chùa Quốc Thanh núi Thiên 
Thai, cho nên còn gọi là »Quốc Thanh 
Tam Ân«. Niên hiệu Ung Chính thú I1 
(1733) đời Thanh phong Hàn Sơn làm Hòa 
Thánh, Thập Đắc làm Hiệp thánh, cùng 
xưng là »Hòa Hiệp Nhị Thánh«, »Hòa 
Hiệp Nhị Tiên«. Người đời sau tập hợp 
hơn 300 bài thơ của sư đặt tên là »Hàn Sơn 
Tử Thị Tập« 


HÀN SƠN TỬ THI TẬP ®% ›› ÿ ‡‡ 
kŠ 

Còn gọi: Hản Sơn Thí. Thị ca biệt tập, 
quyền, đo vị tăng đời Đường là Hàn Sơn 
soạn, được xếp vào »Tứ Bộ Tùng San«. 

Về cuộc đời của nhà sư Hàn Sơn không ai 
biết rõ, sư ra đời khoảng thế kỷ thứ VIII, là 
vị tăng ở chùa Quốc Thanh, Thiên Thai, 
tỉnh Chiết Giang. Theo mục »Đông độ ứng 
hóa Thánh hiền« trong NĐHN dq. 2 thì sư 
là một vị thi tăng nồi tiếng vào đời Đường. 
Sách này thu thập hơn 300 bài thơ của sư, 
phần lớn là thơ ngũ ngôn, một số ít thuộc 
thể thất ngôn. Lời lẽ phô thông, không coi 
trọng cách luật. Nội dung biểu hiện rất 
phong phú, hoặc tự thuật về thân thế, hoặc 
miêu tả phong tục, hoặc ngâm vịnh về cuộc 
sống ấn cư, hoặc giải bày thiền nghĩa Phật 
lý. Chăng hạn như: Tim fa tợ trăng thu 


Đầm xanh trong tỉnh khiết 

Không vật nào sánh được 

Bảo ta nói cải g1? 

Trên thực tế là sư đã thi ca hóa các ngữ lục 
của nhà thiền. #àn Sơn Thỉ rất được mọi 
người ưa thích, bắt đầu từ đời Tống trải 
qua các triều đại đều có bản in mới và 
được dịch ra nhiều ngoại ngữ, truyền bá 
rộng rãi ở nước ngoài. Phần phụ sau sách 
này có trên 50 bài thơ của Thập Đắc, 
phong cách giống như thơ Hàn Sơn. Thập 
Đắc là người cùng thời đại với Hàn Sơn, 
cũng là một thi tăng nổi tiếng. 


HÀN SƠN TỰ % ›h ‡ 

Còn gọi: Phong Kiểu Tự. Năm bên cầu 
Giang Thôn thị trần Phong Kiều, bên ngoài 
công thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, 
Trung Quốc. Được xây cất vào niên hiệu 
Thiên Giám (502-519) đời Lương, ban đầu 
gọi là »DIiệu Lợi Phổ Minh Tháp Viện«. 
Tương truyền vào niên hiệu Trinh Quán 
(627-649) đời Đường, Hàn Sơn và Thập 
Đắc kết am cỏ nơi đây, sau đó xây cất tự 
viện, gọi là »Hàn Sơn Tự«. Thị nhân đời 
Đường là Trương Kế có làm thơ vịnh chùa 
này: »Nguyệt lạc điều đề sương mãn thiên, 
Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên. Cô Tô 
thành ngoại Hàn Sơn Tự, Dạ bán chung 
thinh đáo khách thuyền.« (Chim kêu trăng 
lặn sương mù khắp, đối diện đèn chài giấc 
ngủ buồn. Hàn Sơn chùa ở ngoài thành ấy, 
chuông vắng đến thuyền lúc nửa đêm). 
Vần thơ thanh thoát mọi người đều thích, 
chùa Hàn Sơn nhân đây mà nỗi tiếng trong 
thiên hạ. Niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc 
thứ 1 (976) đời Tống, Tiết độ sứ Tôn Thừa 
Hựu xây tháp 7 tầng. Những năm Gia Hựu 
(1056-1063) đối tên là »Phổ Minh Thiền 
Viện«. Cuối đời Nguyên chùa bị binh lửa 


281 


HÀN SƠN TỰ CHÍ % 1l 3# zš 





phá hủy, khoảng niên hiệu Hồng Vũ 
(1368-1398) đời Minh trùng tu. Niên hiệu 
Hàm Phong thứ I0 (1860) lại bị phá hủy 
bởi binh lửa. Hiện còn những kiến trúc 
được lần lượt xây lại vào niên hiệu Quang 
Tự thứ 22 đến niên hiệu Tuyên Thống thứ 
3 (1896-1911) đời Thanh như đại điện, lầu 
tàng kinh, lầu chuông, lầu Phong Giang, 
bia đá, hành lang. Sau giải phóng lại trải 
qua hai lần sửa chữa toàn diện, bên ngoải 
chùa sông ngòi tôn vẻ đẹp cho nhau, cầu 
đá cao vút, bên trong chùa lan can uốn 
khúc, hành lang lượn quanh, cây xanh 
tường vàng, có thờ tượng khắc đá Hàn 
Sơn, Thập Đắc và một đôi tượng đắp » vui 
đùa khi gặp thần« do họa gia La Sính đời 
Thanh làm ra. Còn có bia đá khắc nét bút 
của những danh nhân Nhạc Phi, Đường 
Dần, Khang Hữu Vi, bia đá khắc kinh Kim 
Cang của người Tống, vài chục tắm bia đá 
khắc thơ đề vịnh chùa Hàn Sơn qua nhiều 
đời. Chuông cô đựơc đề vịnh trong thơ 
Trương Kế đã bị thất lạc. Chuông chùa 
Hàn Sơn đúc vào đời Minh về sau lưu nhập 
Nhật Bản. Người Nhật mô phỏng đúc 
chuông theo đời Đường để trả lại, hiện treo 
bên trái đại điện. Trên lầu chuông phía sau 
điện còn có một cái chuông lớn đúc vào 
cuối đời Minh. 


HÀN SƠN TỰ CHÍ % ›› ‡ & 

Chí, 3 quyền, do Diệp Xương Sí soạn vào 
đời Thanh, được khắc bản vào năm 1922, 
được xếp vào Trung Quốc Phật Tự Sử Chí 
Vựng San tập 1. Ông bắt đầu biên tập vào 
niên hiệu Tuyên Thống thứ ba (1911) đời 
Thanh, chia làm 10 loại: Chí kiều, Chí tự, 
Chí tượng, Chí chung, Chí bị, Chí tăng, 
Chí sản, Chí du, Chí sự, Chí thi và phụ lục 
sự tích của Hàn Sơn với Thập Đắc, giải 


thích tựa Hàn Sơn Thị tập, khảo chứng tự 
bạt phần thi thoại và thư từ của chư gia. 


HÀNH ÁI 4? $ 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Bạch Triệu Chí Viên. Sư trụ núi Bạch Mã 
ở Tương Châu (nay là huyện Tương Phàn, 
tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc, người đời gọi sư 
là »›Bạch Mã Hòa thượng«. 


HÀNH BỔNG HÀNH HÁT ⁄ƒ ‡‡ 4ï 
"8 

Đánh bằng gậy và sử dụng tiếng hét, là 
cách ứng cơ, thị cơ mà các thiền sư tông 
Lâm Tế thường dùng. Chỉ chung cho việc 
lập bày thiền cơ nhanh chóng và mãnh liệt. 
Bích Nham lục q. l: »8l }{ 3ˆ ® 2 f7 ‡ễ 
lạ), — Triệu Châu suốt đời không đánh 
bằng gậy và sử dụng tiếng hét«. 


HÀNH CƯỚC ƒ† 

Còn gọi: Du phương, Du hành, Vân thủy. 
Nghĩa là tăng lữ không có chỗ ở nhất định, 
hoặc vì tìm kiếm Danh sư hoặc vì tự mình 
tu trì, hoặc vì giáo hóa kẻ khác, mà chu du 
bốn phương. Tăng đi du phương gọi là 
Hành cước tăng. Tăng hành cước, lúc đi du 
phương có thể mang theo bên mình một số 
vật thường dùng, nhưng số lượng và loại 
biệt của vật dụng đều có sự hạn chế nhất 
định. Thiên Uyển Mông Cầu Thập Di (Vạn 











Tục 148, 150 hạ) ghi: »j# 5Ñ ‡§ 3l Bũ , 
{‡T IÑI #l gã H Ít lãRl BH. — Nham Đầu 





vác cái bừa hành cước đên nơi nào cũng 
chỉ làm Viên đâu«. 


HÀNH CƯỚC NHÃN í† l## ï£ 

Pháp nhãn. Con mắt trí huệ soi thấy chân 
tướng sự vật của người ngộ thiền. Tiết Kim 
Ngưu Hòa thượng trong NĐHN q. 3 ghi: 


282 


HÀNH NHÂN 7 





x3 Hd 


»fi ® Jã)š? ?ï?  #®T.. ƒ1 lÑl RR ?E RE: 
J# Jjã? — Có chỗ hội chăng? Nếu chưa 
hội, con mất trí huệ ở đầu ?«. 


-ÐE: 
vi 























HÀNH CHỈ ƒƒ 

Hành tung, phẩm hạnh. Quy Sơn Cảnh 
Sách ghi: »ửII Jf ƒ7 l:., { 4 RE 3š 3š 
lv 7R 77 EM # PHI R4. 3  —= 4ï. 
Phẩm hạnh như thế, thật không uổng mang 
pháp phục, cũng là thù đáp bốn ơn, cứu 
vớt ba cỡi«. 























HÀNH GIẢ 4ï # 

I. Chỉ cho người quán hạnh, hoặc chỉ 
chung một số người tu hành theo đạo Phật. 
Còn gọi: Hành nhân, Tu hành nhân. Thí 
dụ: Hành giả niệm Phật, Hành giả Chân 
Ngôn, Hành giả Pháp Hoa. 

2. Chỉ cho những người làm công quả ở 
chùa mà chưa cạo tóc xuất gia (Tịnh nhân), 
cũng có khi đã được cạo tóc nhưng việc 
làm của họ còn giống như người thế tục 
như: gánh nước, bồ củi, nấu cơm... 

Hành giả có các loại: Phương hành, Tây 
hành, Hậu hành, Giám hành, Phó hành, 
Duy hành, Điển hành, Khách hành, Thủ 
hành, Đồng hành. 


HÀNH LÂM /ÿ 3+ (910-985) 


Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trương, người 
Cát Châu nối pháp Thiền sư Quy Tông 
Nghĩa Nhu, tông Pháp Nhãn. Sư trụ viện 
La Hán ở Nam Khang (nay là huyện Tĩnh 
Tủ, tỉnh Giang Tây), được vua ban hiệu 
»Tổ Ấn Thiền sư«. 


HÀNH LÝ 2ï # 


Hành vị, tác vị. 


HÀNH MÃN 4ï i3 

Thiền tăng đời Tống, người xứ Nam Phó, 
Vạn Châu (nay là huyện Vạn, tỉnh Tứ 
Xuyên) Trung Quốc. Sư từng học thiền nơi 
Thiền sư Thạch Sương, trụ viện Trí Giả 
dưới ngọn Hoa Đảnh. Sư có hành tích kỳ 
lạ, thường hiện thân Đại Sĩ Quán Thế Âm. 


HÀNH MẬTT 4ï ‡# 
x: Bản Mật. 


HÀNH MINH ⁄? !J (?-840) 

Thiền tăng đời Tống, họ Vu, người xứ 
Hàng Châu, Trung Quốc; nối pháp Quốc 
sư Đức Thiều, tông Pháp Nhãn. Sư trụ trì 
chùa Lục Hòa, được Tống Thái Tông ban 
hiệu »Truyền Pháp Thiền sư«, và đổi tên 
chùa thành Khai Hoa. 


HÀNH NGÔN # š 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, tông Pháp Nhãn. 
Sư trụ trì viện Báo Từ ở Kim Lăng (nay 
thuộc Nam Kinh, Giang Tô). Thụy hiệu 
»Huyễn Giác Đạo Sư. 


HÀNH NHẠC ƒï 3# (1614-1666) 
Thiền tăng đời Minh, họ Trầm, tự Thê 
Vân, người xứ Ô Trình (Hồ Châu, Chiết 
Giang). Nối pháp Thiền sư Thông Tú núi 
Thiên Mục, đời thứ 36 hệ Nam Nhạc. Trụ 
trì chùa Báo Ân (núi Vũ Khang phía tây 
bắc huyện Đức Thanh, tỉnh Chiết Giang). 
Tác phâm: Ngữ lục và Ám Hắc Đậu tập. 


HÀNH NHÂN ⁄ï B 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Nhạn 
Môn (nay là huyện Đại, tỉnh Sơn Tây) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Lộc Môn 
Xử Chân. Sư ở trong động Phật Thủ Nham 


283 


HÀNH NHÂN SỰ ƒ?7 A # 





tại Lô Sơn nên còn có hiệu »Phật Thủ 
Nham Hòa thượng«. 


HÀNH NHÂN SỰ ƒï ^_ # 

Đưa lễ vật tặng người. Tiết Ngưỡng Sơn 
Hòa thượng trong TĐT dq. 18 ghi: »‡# #lI 
Mi J6 Ä 2% JKÍ? À ®f. lỗ t2: ỳx 
# ld š ## ft 0 X7. 7 W 3) Í7 
À®. MA ẤU 5 dh đit 
— Trách Hòa thượng đem lễ vật tặng mọi 
người. Quy Sơn nói: Ông chẳng thấy Đạt- 
ma từ Ấn Độ sang, cũng đem vật này tặng 
người. Các ông đêu là người nhận tín vật 
của ngài«. 























HÀNH SƠN ## › 

Còn gọi: Nam Nhạc. Núi thuộc huyện 
Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cách 
trung tâm huyện 15km về hướng tây bắc. 
Thế núi hùng vĩ, chu vi vài trăm dặm, lớn 
nhỏ gồm có 72 tòa. Trong đó có 5 ngọn nồi 
tiếng nhất: Chúc Dung, Thiên Trụ, Phù 
Dung, Tử Cái, Thạch Lẫm. Riêng Chúc 
Dung Phong cao hơn mặt biển 1290 m, 
đứng trên đỉnh núi này có thể nhìn bao 
quát nhóm núi, thưởng thức vầng đông vừa 
lố dạng. Ngoài ra còn có: 10 động, 15 
hang, 38 suối, 25 khe, 9 ao, 9 đầm, 9 
giếng. Vào niên hiệu Thái Thủy thứ 4 
(268) đời Tây Tấn, ngài Pháp Sùng đến 
đây khai sơn, sáng lập chùa Lệ Sơn. Niên 
hiệu Thái Kiến thứ 2 (570) đời Trần, ngài 
Huệ Tư vào Hành Sơn giảng kinh Bát-nhã, 
Trung Luận, gọi là Đạo tràng Bát-nhã, nên 
Huệ Tư còn được gọi là »Nam Nhạc Đại 
Sư«. Vào niên hiệu Tiên Thiên thứ 2 (713) 
đời Đường, Hoài Nhượng vào Hành Sơn 
trụ ở đài Quan Âm chùa Bát-nhã 30 năm, 
hoằng dương thiền pháp, mở ra hệ phái 
Nam Nhạc. Mã Tổ Đạo Nhất ở núi nảy 


tham học với Hoài Nhượng, đắc pháp, lưu 
lại di tích »Ma cảnh đài« (Đài mài gương). 
Niên hiệu Thiên Bảo thứ 1 (742), Hy Thiên 
vào núi này cất am trên tảng đá nên được 
gọi là »Thạch Đầu Hòa thượng«. Từ đó về 
sau, các hoạt động của cao tăng Thiền tông 
rất nhiều, như đời Tống có Phật Quả Khắc 
Cần, Vô Chuẩn Sư Phạm từng ở chùa Đạo 
Lâm, núi Hành Sơn. Có khá nhiều tự viện 
trong núi như: Đại Miếu, Phúc Thánh Tự, 
Tàng Kinh Điện, Phương Quảng Tự, 
Thượng Phong Tự, Chúc Dung Điện, Nam 
Đài Tự, Phúc Nghiêm Tự. Hành Sơn Tứ 
Tuyệt (4 cảnh đẹp của Hành Sơn) là: Độ 
cao của Chúc Dung Phong, cái đẹp của 
Tàng Kinh Điện, độ sâu của Phương 
Quảng Tự, cái lạ của Thủy Liêm Động. 
Nếu cộng thêm cái vắng vẻ của Ma Cảnh 
Đài, cái hiểm trở của Thức Tâm Thạch, cái 
xưa của Đại Vũ BI, cái hùng của Nam 
Nhạc Miếu thì thành Hành Sơn Bát Tuyệt. 


HÀNH THAO ⁄ƒ ‡# (?-1652) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Triệu, vốn tên là Dữu Tiên, 
tự Đại Dữu, người xứ Ngô Giang (nay 
thuộc tỉnh Giang Tô) Trung Quốc; nối 
pháp Thiền sư Phù Thạch Thông Hiền, 
tông Lâm Tế. Sư trụ chùa Quốc Thanh. 
Tác phâm: Đại Dữu Thiển sư Trụ Thiên 
Thai Cảnh Đức Quốc Thanh Thiên Tự ngữ 
lục 1 quyền. 


HÀNH THAO #ï ?§ 
x: Linh Thao. 


HÀNH TRIỂN 4í # 

Còn gọi: Hành tát, cước bán. Thiền tăng 
lấy vải quấn quanh chân khi đi hành cước. 
Tiết Vạn Cư Hiểu Thuần trong LDHY q. 


284 


HẠNH SÂM ƒÿ # (1614-1677) 





28 (Vạn Tục 136, 454 thượng) ghi: »È lã] 
J Mã †[ lữ . !r HỊ Đế Šš ƒƒ ẤR. — Ban 
đêm cởi vớ đi ngủ, sáng sớm quấn vải vào 
chán«. 











mm 














HÀNH TU ƒ† 1# 

1. Thiền tăng đời Ngũ Đại, tự Quang Mục, 
hiệu Huệ Quán, nối pháp Thiền sư Cửu 
Phong Đạo Kiền. Sư trụ Nam Nguyên ở 
Viên Châu (nay thuộc huyện Nghi Xuân, 
tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. 

2. Thiền tăng đời Ngũ Đại (?-950), do sư 
có vành tai dài, lông mày rũ xuống nên 
người đời gọi là »Irường Nhĩ Hòa 
thượng«. 


HÀNH TÚ /† Š (1166-1246) 

Thiền sư sống vào khoảng hai đời Kim, 
Nguyên, họ Thái, tự Báo Ân, hiệu Vạn 
Tùng Lão Nhân, người xứ Hà Nội (nay là 
phía nam Lạc Dương, tỉnh Hà Nam) Trung 
Quốc; nối pháp Thiền sư Tuyết Nham 
Mãn, tông Tào Động. Sư trụ các chùa: 
Tịnh Độ, Thê Ân. Tác phẩm: 71g Dung 
lục Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng 
Thiên Đồng Giác Hòa thượng Niêm Cổ 
Thỉnh Ích lục, Tổ Đăng lục, Minh Đạo tập, 
Từ Hội ngữ lục. 


HÀNH TƯ #ï ;8 (?-740) 

Thiền tăng đời Đường, họ Lưu, người xứ 
Lô Lăng Cát Châu (nay thuộc Cát An, 
Giang Tây) Trung Quốc, nối pháp Lục Tổ 
Huệ Năng. Sư trụ chùa Tĩnh Cư ở núi 
Thanh Nguyên. Pháp hệ hình thành thuộc 
những đời sau sư gồm có các tông: Tào 
Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. 


HẠNH ĐẠO 4ƒ :š 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Vương, người 


xứ Tuyền Châu, Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn. Sư trụ 
viện Tiên Cư, Phúc Châu. Thụy hiệu 
»Nhân Huệ Đại Sư«. 


HẠNH CỦNG ⁄ÿ # 

Thiền tăng Như Củng đời Tống mạt 
Nguyên sơ, còn gọi là Hạnh Củng. X. Như 
Củng. 


HẠNH ĐOAN ý†ï 3” (1253-1341) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Hà, tự Cảnh 
Nguyên, hiệu Nguyên Tâu, người xứ Lâm 
Hải (nay thuộc tỉnh Chiết G"ang) Trung 
Quốc; nối pháp Thiền sư Tạng Tâu Thiệu 
Trân, tông Lâm TẾ. Sư trụ Tư Phúc Thiền 
Tự ở núi Tường Phong, sau đời về chùa 
Linh Ấn Cảnh Đức. Tác phâm: Huệ Văn 
Chính Biện Phật Nhật Phổ Chiếu Nguyên 
Tấâu Đoan Thiên sư ngữ lục 8 quyên. 


HẠNH HẢI ƒ† ‡## 

1. Thiền tăng đời Thanh (1604-1670), họ 
Tiễn, hiệu Đại Phương, người xứ Đồng 
Hương, Gia Hưng (nay thuộc tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Sư từng tham học nơi 
Mật Vân Viên Ngộ, Phí Ấn Thông Dung 
và trụ am Thiền Đăng ở Lâu Giang tỉnh 
Giang Tô. Tác phâm: Đại Phương Thiên 
sư ngữ lục 6 quyền. 

2. Thiền tăng đời Thanh, họ Tương, người 
đời gọi sư là »Thiết Chu Hạnh Hải Thiền 
sư«, người xứ Tân An (nay thuộc tỉnh Hà 
Nam) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Nhược Am Thông Vấn, tông Lâm Tế. Sư 
trụ Long Du Thiền Tự. Tác phâm: Kim Sơn 
Chí Lược. 


HẠNH SÂM #7 # (1614-1677) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Lê, tự Mao Khê, 


285 


HẠNH SÙNG Íƒï7 # 





hiệu Từ Ông, người xứ Bác La (nay thuộc 
Quảng Đông) Trung Quốc; nối pháp Thiền 
sư Ngọc Lâm Thông Tú, tông Lâm TẾ. Sư 
trụ am Long Khê ở Hàng Châu, sau đồi tên 
thành chùa Viên Chiếu. Tác phẩm: Ä⁄zo 
Khê Lâm Thiên sư ngữ lục ] quyền. 


HẠNH SÙNG ⁄7 # 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Bảo Phúc Tùng Triển. Sư trụ viện Báo Ân 
ở Chương Châu (nay là huyện Chương 
Phó, tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc. 


HÀO LY MỸ THẮC # # ## ä, 
Không có mảy may sai lầm. Chương 
»Cưu-ma-đa-la« Tổ thứ 19 trong CĐTĐL 
q. 2 ghi: »N. ÄÑ †M bú {ˆ XÃ # ñề lÍ Tí 
























































Tế ĐI ø Tf ñH I [ 1 Ki 3E 3M. #2 
II 5⁄2 ®7 JH BỀ “& đã HE nÑ.. 4€ Fl T 


" lị 7R 2# RR . — Người đời bình 
thường thấy người làm điều nhân đức lại 
chết sớm, kẻ làm việc bạo ác lại sóng lâu, 
làm quấy lại gặp tốt lành, làm điểu phải lại 
gặp xấu ác nên bảo là mắt nhân quả, 
không tội phúc, mà chẳng biết là chúng 
theo nhau nhự bóng nhự vang, không có 
máảy may sai lầm, dù trải qua trăm ngàn 
muôn kiếp cũng chẳng tiêu máắt«. 





HÀO NGOA ‡#§ # 

Nhằm lẫn, sai lầm. Tiết Vân Cư Đạo Ưng 
Thiền sư trong NĐNHN dq. 13 ghi: »iI ð 27 
3# H{L. Ý ?® ññ ñfL. — Như đem 
cây vuông tra vào lỗ tròn. Bao nhiêu là 
nhâm lẫn«. 





HẢO ## (k. ng) 
1. Đặt ở cuối câu, biểu thị ngữ khí cầu 
khiến: 


hảo: hãy..... đi! Ngũ Đăng Hội 








Nguyên q. 3 ghi: »<Š Z J3 † # %. ñ 
3 lƒ. — Trong phòng Trưởng lão có 
khách, hãy về ẩi!« 

b/ Bất như........ hảo: chăng bằng...... 
nhé! Ngũ Đăng Hội Nguyên q. 15 ghi: »4* 
lịi E 3: Hƒ . — Chẳng bằng ngô đi nhé !«. 
c/ Tu... hảo: Ngũ Đăng Hội Nguyên q. 7 
ghi: »{l, Z ⁄ JÑ #ƒ ! — Cũng cần an ủy 
nhau!«. 

d/ Bất phòng..... hảo: Cứ..... đi! Cứ.... đi 
nhé! Ngũ Đăng Hội Nguyên q. 10 ghi: »2? 
th ml f8. 24  $ Hị lý L — Nếu cũng 
biết được thì cứ tham đi!« 

e/ Mạc..... hảo!: Đừng ... nhé! Ngũ TẾ 
Hội Nguyện q. 7 ghi: »Ãl Mi 2t 78 
l‡ ! — Hòa thượng đừng có gạt người 
nhél« 

2. Đặt ở đầu câu, biểu thị sự bất mãn. /⁄ó 
Môn Quan ghi: »#ƒ fñ. ÑỊ { X f5 JE 
3:.. — Hay nhỉ, Thây lại đi như vậy à!«. 


HẢO KHÁN # § 

Chú ý, đề phòng. Tiết Hoàng Bá Hy Vận 
trong NĐHN bu 4 ghi; »Ä #È I F # 
X4 mà v 3# 5# ññ Á\ 1h Zï lý 3 1 ~ Dưới 
núi Đại Hùng có một con cọp, các ông 
phải đề phòng!« 
























































HẢO NHỤC UYỂN SANG 3# 8 2| 
/ˆ 
Da thịt đang lành lặn chợt khoét thành 
thương tích. Tỷ dụ không việc mà bày ra 
việc, hiệu quả hoàn toàn ngược tê Vô 
Su Quan ghỉ: »ƒ?È ƑlÌ N 5. ® &z 3 
„ f 4 Í# 1#. HR ÁẤX HÀ BR. fã JỄ 
1 ñnv Á ÍÐ Ấ B đủ ÿR. tứ jỊ 
lầ ; — Từ cửa mà vào thì không là đồ gia 
bảo, nhờ duyên tạo được tất phải có trước 
sau, có thành hoại Nói như vậy, thiệt 
chẳng khác chỉ khi không gió mà dậy sóng, 




















286 


HÁT 1! 





da thịt đang lành chọt khoét thành thương 
tích«. 


HẢO THÁI 3ÿ # 

May mà. Tiết Lâm Tế Nghĩa Huyền Thiền 
sư trong LĐHY q. 9 ghi: »iấi JŠ 1U, ñš 
là! #ƒ ⁄ & lễ lã. # & 4 Hữ X 
tú. H fE #š # th #d? — Lâm Tế cũng 
sơ ý! May mà gặp ông tăng này, nếu như 
gặp phải nạp tăng hôm nay thì làm sao ra 
được?« 





HẢO TRỤ 3ƒ 4š 

Lời đặn dò từ biệt trước khi chết hoặc 
trước khi ra đi, giống như nói »bảo trọng«. 
Đàn Kinh bản Đôn Hoàng ghi: »Ä HữÌ 
ì¡ [1 Á ft“. Rñ BH 2A8, 
£ tR ÍÈ ñ# Mì Ä4. {4Q A ñh 
&. HIh H4» H RE RE. BH 
AI . 1 3 ì# 7c — Đại sư nói: 
Các ông hãy bảo trọng! Ta để lại một bài 
tụng gọi là »Tự tính chán Phật giải thoát 
tụng«, những kẻ sỉ mê đời sau hiểu được ÿ 
nghĩa bài tụng này liên thấy chân Phật tự 
tâm tự tính. Cho các ông bài tụng này rồi 
ta sẽ từ biệt các Ôông.« 


_—— 


NT 


# 

















#* mi 
ä#iầm ˆ 














HẠO GIÁM 3ã # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Vân Môn Văn Yên, tông Vân Môn. Sư trụ 
chùa Tân Khai, Ba Lăng Nhạc Châu (nay 
là huyện Nhục Dương, tỉnh Hồ Nam) 
Trung Quốc, người đời gọi sư là »Ba Lăng 
Hạo GIiám«. Do giỏi biện luận nên sư còn 
có tên »Giám Đa Khâu«. 


HẠO XIÊM 3ñ ‡É 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Công Thần Giác Kha, tông Pháp Nhãn. Sư 
trụ Nghiêu Phong, Tô Châu. 


HÁT. 9#. 1Š 

Ăn. Tiết Dược Sơn Duy Nghiễm Thiền sư 
trong NĐHN q. 5 ghi: »( ÍƒT l8 ft ) F]: 
MÈ £'h. H Si EÍtb 3. HỤ 
EHl: LI ñX W Bi JÁ Hs — (Tăng hành 
cước) nói: Tuy ở lại nơi đó nhưng chưa 
từng đi lên đến nhà ăn. Sư nói: Vậy ăn 
không có khí sạch«. 
































HÁT *Š 

I. Tiếng hét. Đời Đường trở đi, thiền sư 
thường dùng tiếng hét để phá trừ tà chấp 
của học nhân, hoặc thay cho lời nói, suy 
nghĩ không diễn tả được. Theo Cổ Tồn Túc 
ngữ lục q. ]: Bách Trượng đã từng bị Mã 
Tổ hét. Đây là sự khởi nguyên sử dụng 
tiếng hét. Về sau Bách Trượng đề xướng 
nó, Hoàng Bá thọ lãnh cơ dụng ấy mà đánh 
bằng gậy, Lâm TẾ thì sử dụng cả hét và 
đánh. Theo phần Khám Biện trong Lâm Tế 
lục, thì tiếng hét của Lâm Tế có 4 tác dụng: 
— Có lúc tiếng hét như gươm báu Kim 
Cang Vương (phá trừ chấp trước danh 
tướng ngôn cú). 

— Có lúc tiếng hét như sư tử lông vàng 
ngồi xốm trên đất (phá tiểu cơ tiêu kiến). 
— Có lúc tiếng hét như cành trúc thăm dò, 
như bóng cỏ (nghiệm định học nhân hoặc 
khám biện Sư g1a). 

— Có lúc tiếng hét chăng có tác dụng 
tiếng hét (chỉ cho tiếng hét hướng thượng 
thâu về tất cả, có đầy đủ mọi tác dụng mà 
chưa tác dụng). 

Đây chính là »Lâm Tế tứ hát«. Nhưng nếu 
không biết tác dụng mà hét thì gọi là »Hát 
loạn« (Hét loạn xạ). Pháp ứng cơ tiếp vật 
này về sau trở thành tông phong của Lâm 
Tế, thạnh hành ở Trung Quốc, Nhật Bản. 

2. Nghĩa là »Xướng«. Trong Thiền tông 
hay dùng đến. »Hát tham« tức là xướng lên 


287 


HÁT HÓA 1! 2k 





rằng mình đã đến rồi; »Hát tán« là tuyên 
cáo giải tán mọi người; »Hát hỏa« là 
xướng câu đề phòng hỏa hoạn trước khi đi 
ngủ. 


HÁT HỎA v8 X 

Kêu gọi đề phòng hỏa hoạn. Trong Thiền 
tông, trước khi ngủ kiểm tra các liêu, kêu 
gọi nhớ tắt đèn đuốc. Kệ tụng của Khai 
Phúc Đạo Ninh Thiên sư nøữ lục (Vạn Tục 
120, 239 thượng) ghi: »?⁄ È# [Hj H 2k lữ 
#.. lí Ấ El: RỊ Hỹ BH H ?? # lí f8 
ft lồ . — Đêm khuya nghe tiếng hô để 
phòng lứa.. Cho nên kinh nói: Tức thời 
quán xét âm thanh kia mà được giải 
thoáf«. 

Lại theo Oánh Sơn Thanh Quy: Mỗi tối, 
sau tiếng trống thứ hai của canh hai, đi 
quanh chùa lắc chuông hô to ›Coi chừng 
đèn đuốc, củi lửa‹, đi từ tam quan đến 
phương trượng rồi trở về nhà kho, đúng 
tiếng trống thứ ba của canh hai. 





HÁT PHẬT MẠ TỔ °Ä #} É ‡a 

Còn gọi: Ha (|) Phật Mạ Tổ. Chửi Phật 
mắng Tổ. Thiền gia đối với sự vật bên 
ngoài tâm không chấp trước, không mê tín, 
chủ trương tự tâm là Phật, tự mình làm 
chủ, thường dùng ngôn cú chửi Phật mắng 
Tổ để khải phát người học đạo. Uyển Lăng 
Lục ghi: »ữi #R ñR 1l v ý ƒ)b R§ }H.. Ẩl 
lề #E ñl HỊ 4% #ƒ. — Nói thiển nói đạo, 
chửi Phật măng Tổ, đến chỗ này đêu dùng 
không được. « 

















HÁT THAM yä # 

Trong Thiền viện, người có chức vụ, thân 
phận thấp hơn, lúc ra đứng trước bậc Tôn 
trưởng phải báo cáo rằng mình đang có 
mặt tại đây. Điều Huấn Đồng Hạnh, 


chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng 
Thanh uy q. thượng (Đại 48, 1122 
thượng) ghi: »$ ỨR 3l Z JÊ 3. lđấi 
#®. Hụ 4 — FE. 1R 2} H P JƑ # II 
3⁄.. — Tham đầu dẫn chúng đứng thành 
hàng, cắm hương hát tham, ba lạy rồi lui 
lại phía sau, theo thứ tự chia ra động tây 
đứng thành hàng«. 























HÁT THỰC °Ä $ 

1. Trong Thiền viện, đến giờ chư Tăng ăn 
cơm, hành giả xướng báo cho đại chúng 
biết ăn món gì và cách thức ra sao. Như 
xướng »Tịnh chúc« tức là phân phối cháo; 
xướng »Hương thang tịnh« tức là phân 
phối nước nóng; còn như ăn xong, sau khi 
rửa sạch chân bát thì xướng »Triết thủy«. 
2. Gọi tắt của Hát thực hành giả, là chức vụ 
trông coi việc Hát thực. Điều Phó Chúc 
Phạn trong 7hiển Uyển Thanh Ouy q. 1 ghi 
rằng: Pháp hát thực như sau: »Hát thực 
hành giả« sau khi bước vào Tăng đường, 
lần lượt vái chào Thánh tăng, Trụ trì, Thủ 
tọa. Chờ Thủ tọa thí thực xong rồi mới tiễn 
hành Hát thực; lúc xướng cần phải rõ ràng, 
danh mục nếu có sai lầm thì chưa hoàn 
thành phép thọ thực, ắt cần phải xướng lại. 
Ngoài ra, chức vụ của Hát thực hành giả 
không những xướng báo đồ ăn uống mà 
còn xướng báo việc tham thiền, như điều 
Đại Tọa Tham, chương Lưỡng Tự trong 
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy q. hạ (Đại 
48, 1143 hạ) ghi: »Hát thực hành giả đứng 
giữa vái chào rồi xướng dài: Phóng tham! 
Đánh 3 tiếng chuông, mọi người đứng dậy 
cùng nhau xướng Hỏa nam«. Chức vụ này 
không liên quan đến tuôi tác, song ở Nhật 
Bản gần đây phần lớn giao nhiệm vụ này 
cho đứa trẻ khoảng 10 tuôi chưa được cạo 
tóc. Còn đối với Sa-di đã cạo tóc mà lãnh 


288 


HẮC ĐẬU VỊ SINH NHA THỜI # g 2 2E: 3# H‡ỳ 





nhiệm vụ Hát thực thì gọi là »ŠSa hát«, gọi 
tắt của »Sa-di Hát thực«. 


HẠT LŨ SINH tt # # 


Còn gọi: Hạt lự, Hạt hán, Lũ sinh tứ, Độn 
lũ sinh, Ngóc lũ sinh. Hạt: mắt mù. Lũ: ngu 
muội. Sinh: người. Hạt Lũ Sinh nghĩa là 
người ngu si, người không có kiến thức. 
Phần Thị Chúng trong Lâm Tế lục (Đại 47, 
501 hạ) ghi: »tf # 4 ! f8 lị ‡h # E 
lằ f RE ì[.. — Đồ ngu si! Ngươi tìm 
nước gì trên bộ xương khô?« 

















Hư Đường Hòa thượng ngữ lục q. 2 (Đại 
47, 997 trung) ghi: »lJ 2: HH Z RỊ 
Hữ. I 2: ðN HH †f 2X. HH 2: 
*E 'f ! — Sư nói: Chứng tỏ việc đó thì bị 
mù. Tăng đáp: Cảm ơn Thây chỉ dạy. Sư 
nói: Đồ ngu sil«. 




















HẠT LƯ tš 


Con lừa mù, chỉ cho người không sáng 
được pháp nhãn. Đây là lời chê trách của 
thiền sư. Bài thơ »Nữ tử xuất định« trong 
MANL ghi: »il ƒ$ fJ „H 2K ¡th Hễ 
Bl # JX HỆ 4 EÉ. -— Xuất (định) được 
đâu bằng lúc chưa xuất, bọn không có 
pháp nhãn vùi chôn tông chỉ thiên«. 





HẠT NGỐC TỬ rš & # 


Gã mù trọc đầu, chỉ cho thiền tăng không 
sáng được pháp nhãn. Đây là lời chê trách 
của Thiền sư. Lâm TẾ ngữ lục ghi: »fï 
ÄW Hữ Z§ Ý. 8M I3 8 ƒ. TH 44 X lỗi 
{T. TỦ it ẩ Jj 4® Â ]Á #u.. — Có một 
bọn mù trọc đầu ăn cơm no rồi ngôi thiển 
quán hạnh, chụp bắt niệm lậu không cho 
sinh khởi«. 









































HẮC DIỆN BÀ LA MÔN #  # # 
1 

Bả-la-môn mặt đen. Từ để gọi Bồ-đè-đạt- 
ma, hàm ý khinh tiện. Tiết Hoàng Long 
Đạo Chấn Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: 
»HỊ l- 3: /P ‡K⁄$ “Ê£ , 1A #4 ññ 
3š lũ. ZK 1 XÃ Eí Bá ft. TH 3U 3G 








l| 





























#E. Ík fừ lU 3. HỆ x: lì Í8S! H 
ĐB . lề n5 IHỊ #4 ấ# []v HẾM £K tU + ñủ 


Hh hc: „ — Sự thượng đường: Thiếu Lâm 
ngôi trong xó, mối vị đệ tử nói mỗi khác, 
rất Sióng lũ mù sở voi. Thần Quang lạy 3 
lạy rồi trở về đứng chỗ cũ. Đạt-ma nói: 
Ngươi được tủy của ta. Gã Bà-la-môn mặt 
đen này, gót chân còn chưa chấm đắt‹« 





HẮC ĐẬU PHÁP # # ;š 

Phép đậu đen. Thiền tông dùng đậu đen để 
chỉ cho văn tự. Nghĩa là nghiên cứu văn tự, 
ngôn cú, pháp số trong kinh điển một cách 
miên mật chỉ ly, giống như đếm số đậu 
đen; do quá chú trọng mặt chữ nghĩa mà 
không thấy được nghĩa chân thật. Thiền 
tông dùng từ này để chê cười thái độ chấp 
chặt vào văn tự, ngôn cú. Hj Đường lục q. 
8 (Đại 47, 1047 hạ) ghi: »‡2 # ñ ‡H li 
1 A2 #35. EEẽ EL 
{Tổ ##. H ® HX Ð 4ó — Sư tổ 
Tùng Nguyên trước khi tịch bảo chúng: 
Các huynh đệ tham cứu lâu nay, mặc dù đi 
trên đường chính, nhưng không nên chấp 
chặt vào văn tự«. 

Lại »Án hắc đậu« cũng chỉ cho thái độ 
chấp trước kinh văn. Ngoài ra, »Hắc đậu 
khám định« cũng dùng để châm biếm kẻ 
chỉ nghiên cứu Phật giáo trên văn tự. 


















































HẮC ĐẬU VỊ SINH NHA THỜI 4 
#+⁄3 #1 


Lúc đậu đen chưa nây mầm. Thiền tông 


28o 


HẮC LUÂN THUÂN # #2 





dùng cụm từ này để dụ cho dáng dấp xưa 
nay hoản toàn không hình tướng; tức là 
mặt mũi lúc cha mẹ chưa sinh. 7ảo Sơn 
Nguyên Chứng Sư ngữ lục (Đại Bà, 531 hạ) 
ghi: »4 ãE 'h Tï ñH. II x S5 ð Ã “E 
3 HP T7 Bố Đh th 8 Bế. — Có lời 
trong không lời, như nói lúc hạt đậu đen 
chưa nây mâm, là chỗ xuất thân của chư 
Phật mười phương«. 






































HẮC LUÂN THUÂN # #4 # 
Chỉ cho cây gậy đen bóng, hình vảy cá. 
Phá Am Tổ Tiên Thiển sư ngữ lục (Vạn 





Tục 121, 417 hạ) ghi: »#t {VÔ T- #⁄. ĐÈ 
# H8. m: lỦỤ 9Š. lj JH ñ 1! 




















Muôn ngàn sự biên hóa chỉ có một cây gậy 
đen bóng hình vảy cá, không có so đo«. 


HẮC MẠN MẠN # :# ;## 

Nguyên chỉ dòng sông mênh mang đen tối. 
Trong Thiền tông mượn dùng để chỉ trạng 
thái vô tri không phân biệt thị phi, thiện ác. 
Tắc 44, Bích Nham lục (Đại 48, I8I trung) 
ghi: »ẩ⁄ #l Íñl. #3 2E BÍ. ñH # ñH 
Tỉ Tí 1c (CN TT ẤN v ĐC F VỆ ÂU, 
Jƒ ÉR — | EỆ. IS ## f8 1U? 
†[. †4 fí 5: 3l iE ). — Báo cho ông 
biết, chớ có lỗ mãng. Ngọt thì ngọt còn 
đắng thì đắng. (Cảm ơn lời đáp, lầm buông 
lời giải thích bậy, đáng cho 30 Sây, ăn sây 
được chưa? Liên đánh. Vẫn như lỗi cũ tối 
mênh mang)«. 



































HẮC SƠN # ›Ù› 

Núi tối đen. Luận Câu-xá q. 11 ghi: Phía 
bắc Nam Thiệm Bộ châu, ba chỗ đều có ba 
lớp Hắc sơn. Nơi ấy tối tăm, là chỗ ở của 
các ác quỷ. Trong Thiền tông mượn từ này 
dụ cho sự chấp trước tình thức phân biệt, 
như sa vào hang tối của Hắc sơn không 


cách nào ra được. Tắc 4l, Bích Nham lục 
(Đại 48, 179 trung) ghi: »#R LH ØÄ 8š. lấ 
ñE } thu HÍ 5d 2v #8 jš HỊ sẽ tị F 
†ƒ 4#. — Núi bạc vách sắt, do dự thì quỷ 
hiện trước mắt, suy nghĩ thì ngôi trong nủi 
tôi đen«. 























HẮC TẤT CÔN LÔN DẠ LÝ BÔN 
Kl.  #®  Š* # 

Một mình, chân trần đi trong đêm tối ở đảo 
Côn Lôn. Côn Lôn là một hòn đảo tối tăm 
mờ mịt và cô quạnh. Một mình đi trong 
đêm tối ở đó cũng chắng khác nào người 
thủy thủ lạc hướng trong biển cả mênh 


— mông, không biết đâu là bờ bến. Sau khi 


ngài Oánh Sơn tham công án »Bình thường 
tâm thị đạo« được liễu ngộ, ngài đảnh lễ tạ 
ơn thầy là Thiền sư Triệt Thông Nghĩa 
Giới. Ngài Triệt Thông liền hỏi: Ngươi đã 
ngộ được đạo lý gì? — Một mình, chân trần 
đi trong đêm tôi ở đảo Côn Lôn. 


HẮC TẤT DŨNG #.›š 3# 
1. Còn gọi: Tá đững. Thùng sơn. Vô minh 
nhiều kiếp của chúng sinh kết tập dính chặt 
khiến che mất Phật tính sẵn có, giống như 
thùng sơn đen tối thui không thấy một vật. 
Tắc 1, Bích Nham lục (Đại 48, 140 trung) 
ghỉ: »— ẤẼ & jJ ñW Mễ. 2 7 ÉH {b 
J[ Đ lã HH s — Một hạng người đả phá 
ngôn ngữ song chẳng ngại gì việc Đạt-ma 
đạp võ thùng sơn cho họ«. 

Cũng có người lấy từ »Tất đũng«, »Tất 
dũng bối« để quở mắng bọn ngu độn, 
không hiểu chân lý Phật pháp. 

2. Nghĩa là đen thui không thấy một vật gì. 
Dụ cho cảnh giới tuyệt đối siêu việt mọi 
sai biệt đối lập. Như Tịnh Hòa thượng ngữ 
lực q. hạ (Vạn Tục 124, 487 hạ) ghi: »`ˆ 
HH jö †ï H . lã ”zZ | ƒÄ ñỀ: ÍŸ 35 Bị 






































290 


HỆ LƯ QUYẾT # ®# j# 

















!Ð lãj v †N Ñl RE È§ HÍ s — Đát bằng nồi 
phân mộ, hư không khoét hang lỗ, vượt 
qua hai lớp ải, liền vào cảnh giới tuyệt 
đối«. 

Lại, nhà thiền dùng từ »Tất dũng bất hội« 
cũng có 2 nghĩa, một chỉ cho tâm vọng 
tưởng phân biệt, không rõ sự lý; hai chỉ 
cho vũ trụ pháp giới siêu tuyệt suy nghĩ 
phân biệt. Tắc 5, Bích Nham lục (Đại 48, 
144 hạ) ghi: »É#: #ý lệ 7š Z4: đi X4 
HH Ji 2K ñI 5 3 Xl . 3M lỊ II Bƒ ‹ 
% HH 1 Â. †I Xí ñR #l :s - Tuyết 
Phong dạy chúng: Gom cả đất đai rồi vò 
lại lớn bằng hạt thóc, ném ra trước mặt, 
nếu không rõ được sự lý thì đánh trồng 
mời hết ẩil«. 
































HẰNG THÔNG 1# :8 (834-905) 

Còn gọi: Thường Thông. Thiền tăng đời 
Đường, họ Lý, người xứ Bình Ân, Hình 
Châu (nay là phía tây huyện Khâu, tỉnh Hà 
Bắc) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Chiêu 
Hiền Cảnh Sầm. Sư trụ viện Thụy Thánh ở 
Tuyên Thành (nay thuộc tỉnh An Huy), sau 
dời về chùa Tuyết Đậu ở Tứ Minh. 


HÂN NGỘ #ƒ 1# (1337-1391) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên đầu 
đời Minh, họ Nữu, hiệu Không Tầu, người 
huyện Ngô (nay là Tô Châu) Trung Quốc; 
nối pháp Thiền sư Ngu Am, tông Lâm TẾ. 
Sư trụ trì chùa Sùng Ninh ở Chiết Giang, 
sau trụ trì chùa Linh Ấn ở Hàng Châu. Tác 
phâm: Tam Hội ngữ lục. 


HẬU CƠ 4 3X 

Lời xưng hô của Thiền gia đối với những 
kẻ hậu học vãn bối. Pháp Diễn ngữ lục q. 5 
ghi: »i Ñ _H fEJ# /E#. HijãẾ(C Ấ 
3È ŸÄ Xã Hl Z 34 š ) 4 H HH HR # 















































lễÉ. ®läH)B 6É. Ä# ñ A HH. # 
®®›: r4. AI HhấM. XH''H: — 
Các ông làm sao hiểu đây? Bạch Liên (là 
pháp hiệu của thiên sư Pháp Diễn) hôm 
nay chìu theo kẻ hậu cơ không tiếc lông 
mày, cũng làm bài tụng: hữu trong hữu, vô 
trong vô, tế trong tế, thô trong thô.« 



































HẬU GIÁ # #% 

Cái giá để rửa ráy ở phía sau tăng đường 
trong tự viện. Tông Môn Võ Khó ghi: »$ 
HỊ ‡ 3#. TK lW 2 EJ 2 ÿt li: ? H 
lÉ AL ‹ — Sáng sớm thức dậy, tại hậu giá 
chỉ được lấy một ít nước nóng rửa mặt, lại 
dùng rửa chân.« 
































HẬU TẾ # 1# 

Đời sau, vị lai. Uyển Lăng Lục ghi: »Ïïi l# 
##®+©S. 2£. 6 l4 &.‹ 
Quá khứ không đi, hiện tại không dừng, vị 
lai không đến.« 















































HẬU TỬ 3# 

Bảng chỉ đường (vào đời xưa). Chương 
Vân Đảnh Sơn Tăng Đức Phu trong 
CĐTĐL q. 30 ghi: 

Jú Á ZÑ 8 ñw ["] #J 

ÑI Bất 19 4s lš ƒ #4 

»Kiến nhân tu khí sao môn vật 

Trị lộ nhưng vong hậu tử danh«. 














»Gặp được người rồi cần ném đi vật gõ 
cửa, biết được đường đi rồi phải quên luôn 
bảng chỉ đường« (Hai câu này tỷ dụ cần 
phải »được ý quên lời«). 


HỆ LƯ QUYẾT # 3# 3# 

Trụ gỗ bên đường để cột lừa. Thiền tông 
dùng hình ảnh này để dụ cho sự trói buộc 
khi người học chấp trước vào một kiến 
giải, đù cho nó có cao siêu đến mấy. Lm 


201 


HỆ NAM Hi (1050-1094) 





Tế lục (Đại 47, 497 hạ) ghi: »ãš È# lỳ # 
3M II JHÌ ĐÃ. ?? jú 3h 33 ĐỊI $š Bl Đ . 
- La-hán Bích-chi giống như phần dơ, Bỏ- 
đề Niễt-bàn giống như cọc cột lừa«. 


























HỆ NAM £ # (1050-1094) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trương, người xứ 
Định Châu (nay là huyện Trường Đinh, 
tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Vân Cư Nguyên Hựu, tông Lâm 
Tế. Sư trụ thiền viện La Hán ở Lô Sơn nên 
người đời gọi là »La Hán Hệ Nam«, hoặc 
gọi là »Tiêu Nam« để phân biệt với Hoàng 
Long Huệ Nam. 


HI DI TẤU # ‡¿ # 
Hiệu của Thiền tăng Chí Nhân đời Nguyên 
mạt Minh sơ. X. Chí Nhân. 


HÍ HẢI NINH LONG, MA THIÊN 
TUẤN CỐT #‡ ¿# 3# È J# X 14 #6 
Rồng dữ đùa biến, điều hâu bay cạm trời. 
Ninh long: rồng đữ. Tuấn cốt: diều hâu. 
»MNinh long, tuấn cốt« dụ cho bậc tài trí 
vượt hơn mọi người. Thiền tông dùng thuật 
ngữ này để chỉ cho người tu hành đã đạt 
đến cảnh giới thênh thang như biển rộng 
trời cao, nhậm vận tự tại. Gia Thái Phổ 
Đăng lục q. 27 (Vạn Tục 137, 194 hạ) ghi: 
»RÏl 4à RỊị ý. #Ã + #t 7. l Xã 
HE. FE X 1 fR. DI ìL W đ XÃ lễ 
ñï . 2 3E # l ff Bá Đá . — Tâm chính 
là Phật, trâu sắt không xương, rồng dữ đùa 
biển, diễu hâu bay cahm trời. Uống cạn 
Táy Giang cũng chưa phải lạ, sen mọc 
trong lò mùi hương phảng phát«. 









































HIỀN KHOAN 'Ÿ % (?-1326) 
Thiền tăng đời Nguyên, họ Chu, người xứ 
Hàm Sơn Hòa Châu (nay thuộc tỉnh An 


Huy) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Kim 
Ngưu Chân, tông Lâm Tế. Người đời gọi 
sư là »Vô Dụng Hiền Khoan Thiền sư«. Sư 
trụ chùa Phổ Minh ở Thái Hồ, được vua 
ban hiệu »Phật Chiếu Viên Ngộ«. 


HIỂN GIÁO ĐẠI SƯ šã ‡t( % É# 
Hiệu của Thiền tăng Chí Viên đời Ngũ 
Đại. X. Chí Viên. 


HIẾN TÔNG KÝ 8ñ # ‡ 

Gọi đủ: Hà Trạch Đại Sự Hiển Tông Kỹ. 
Ký, I thiên, do Hà Trạch Thần Hội soạn 
vào đời Đường. Toàn thiên chỉ có 660 chữ, 
kể về tông yếu Thiền tông. Lời đầu quyển 
là: »Vô niệm là tông, Vô tác là bản, Chân 
không là thể, Diệu hữu là dụng«. Từ đó trở 
đi là giải thích văn tắt ý nghĩa của chủ 
trương Vô niệm, Vô tác. Kế đến bàn luận 
đến lý Bát-nhã và Niết-bàn cùng về một 
mối. Theo các câu truyện truyền y của 
Thiền tông thì sự truyền thừa rất quan 
trọng. Toàn thiên lấy »Bát-nhã KHÔNG 
TRÍ, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm« của 
Kinh Kim Cang Bát-nhã làm nền tảng, và 
kế thừa tư tưởng: Bát-nhã Vô Tri Luận, 
Niết bàn Vô Danh Luận của Tăng Triệu 
đời Hậu Tần và Định Huệ nhất thể của 
Đàn Kinh. Lại trình bày về sự truyền y để 
chỉ rõ Huệ Năng là người chính thức được 
truyền thừa. Thiên này được xếp vào Cảnh 
Đức Truyển Đăng lục quyên 30, Toàn 
Đường Văn quyền 916, Đại Chính Tạng 
tập 5T. 


HIỂN TỪ #ã # (1888-1955) 

Tăng nhân hiện đại, người huyện Hương 
Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 
1922, sư tham thiền ở chùa Cao Mân, giữ 
chức Thủ tọa. Năm 1928, sư đến chùa 


202 


HIỂN THÔNG TỰ VÔ LƯƠNG ĐIỆN NỘI THÁP 8# ìš s? #t %2 J# [N 


l§ 





Trích Tỉnh đóng cửa ẩn tu. Sau khi ra thất, 
sư vân du các nơi để hoằng giáo thuyết 
pháp. Tác phẩm: Tâm Kinh Quán Châu 
Giải, Lăng Nghiêm Nghĩa Giải Sở, Viên 
Giác Kinh Thích Yếu Kim Cang Kinh 
Chán Nghĩa Sở. 


HIỂN THÁNH TỰ #ã # ‡ 

Còn gọi: Ván Môn Hiển Sơn Thánh Tự. 
Năm trong núi Vân Môn, thành phố Thiệu 
Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đời 
Minh Thiền sư Trạm Nhiên Viên Trừng 
tông Tào Động ban đầu trụ chùa này. Sau 
đó các vị Thiền sư tông Tào Động như Nhĩ 
Mật Minh Phục, Thạch Vũ Minh Phương 
trụ chùa nảy. 


HIỂN THÔNG TỰ #ñ :§ ‡ 

Năm phía Bắc thị trấn Đài Hoài, Ngũ Đài 
Sơn, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là một 
trong năm đại thiền lâm của Ngũ Đài Sơn. 
Được xây cất vào niên hiệu Vĩnh Bình (58- 
75) đời Đông Hán, ban đầu gọi »Linh 
Thứu Tự«. Đời Bắc Ngụy vua Hiếu Văn 
Đề ban tên là »Hoa Viên Tự«. Đời Đường 
đôi tên là »Đại Hoa Nghiêm Tự«. Vào niên 
hiệu Hồng Vũ (1368-1398) đời Minh trùng 
tu, ban cho tắm biển »ĐÐại Hiển Thông 
Tự«. Đời Thanh lại trùng tu, hình thành 
quy mô hiện hữu. Trên tuyến trục giữa 
điện vũ bảy tầng không cái nào giống cái 
nào. Phối điện hai bên nghiêm chỉnh đầy 
đủ, Trai đường, Thiền viện hoàn hảo. Điện 
đồng 3 gian đúc rất tỉnh xảo. Điện Vô 
Lượng xây gạch mái chồng đỉnh yết sơn, 
quy mô hùng vĩ, gạch khắc tỉ mi. Lầu 
chuông trước cửa hùng vĩ tráng lệ, bên 
trong treo cái chuông đồng nặng vạn cân, 
khi đánh lên âm thanh vang khắp núi. 


Trong các núi ở Ngũ Đài Sơn, Hiển Thông 
Tự quy mô rất lớn, lịch sử rất lâu đời, tục 
gọi là »Chùa Tổ«. Những tín đồ lên chùa 
dâng hương lễ Phật thì trước hết phải bái 
kiến Hiển Thông Tự. 


HIẾN THÔNG TỰ ĐỒNG THÁP 8ã 
tổ $ 48 3# 

Tháp ở trong khuôn viên chùa Hiển Thông, 
thị trấn Đài Hoài, huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn 
Tây, Trung Quốc. Chùa Hiển Thông là 
ngôi chùa Phật lâu đời nhất trong lịch sử 
Ngũ Đài Sơn, là một trong năm đại thiền 
lâm. Phía sau chùa có ba tòa kiến trúc đúc 
bằng đồng, chính giữa là một tòa điện 
đồng, hai bên điện đồng có đặt một đôi 
tháp đồng do Thiền sư Diệu Phong tại Vân 
Nam hóa duyên đúc nên vào khoảng niên 
hiệu Vạn Lịch (1573-1620) đời Minh. 
Ngoại hình hai tháp gần giống nhau, tạo 
dáng kỳ đặc, do tổ hợp lâu các, đình các, 
bát úp tạo thành. Tháp cao 8m tọa lạc trên 
bệ đá điêu khắc tỉnh mỹ, phần dưới tháp là 
tòa Tu-di, trên tòa là bát úp, phía trên là 
thân tháp 13 tầng theo kiểu lâu các. Trên 
thân tháp lại có đình các mái chồng, trên 
cùng mới là tháp sát. Trên dưới thân tháp 
được trang trí hoa văn đúc bằng đồng, so 
với tháp sắt tỉnh tế hơn nhiều. Phía đông 
trên tháp có ghi tháp được đúc vào tháng 8 
niên hiệu Vạn Lịch thứ 38 (1610) đời 
Minh. 


HIỂN THÔNG TỰ VÔ LƯƠNG 
ĐIỆN NỘI THÁP 8ã :ä 3 & #  M 
3 

Năm trong điện Vô Lương, chùa Hiển 
Thông, thị trấn Đài Hoài, huyện Ngũ Đài, 
tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Tháp này là 


293 


HIẾN VĂN E# # (1856-1009) 





tháp trong điện xây trên một cái bệ gạch 
hình vuông, trên bệ là tòa nền hình bát 
giác, trên tòa xây tháp. Toản bộ tháp dùng 
gỗ làm thành, là hình bát giác mặt bằng, 13 
tầng, cao 15m. Tầng thứ nhất hình trụ có 
hành lang bao quanh tám mặt. Mỗi tầng 
đều mở ra cửa ngõ hình vuông. Tháp xây 
cất vào đời Minh, tạo dáng nhỏ mà cao. 
Thân tháp màu vàng kim phối hợp với tòa 
nền màu hồng hiển bày sự to đẹp đàng 
hoàng. 


HIẾN VĂN #ñ + (1856-1909) 

Tăng nhân cận đại, họ Dương, tự Khôi Ấn, 
người xứ Hồ Nam, Trung Quốc; nổi pháp 
Thiền sư Pháp Nhẫn. Sư trụ trì chùa Tỳ Lô 
ở Nam Kinh. 


HIỆN LƯỢNG # # 

Người tu chính pháp được chứng ngộ, hiển 
hiện bản thể tự tính đầy khắp thời gian, 
không gian. Cái thật tướng này gọi là Hiện 
lượng, cái dụng gọi là Hiện lượng trí. 


HIỆN QUANG #: %, (?-1221) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 14, nối pháp Thiền sư Trí 
Thông. Sư tên Lê Thuần, quê ở thành 
Thăng Long, miền Bắc Việt Nam. Kệ thị 
tịch: 

£J3 4]. Ã]J 8 ÃJ 

—Ấ&J # % RI. NT 

Huyễn pháp giai thị huyễn 

Huyễn tu giai thị huyễn 

Nhị huyễn giai bất tức 

Tức thị trừ chư huyễn 

»Huyễn pháp đêu là huyền 

Huyễn tu đều là huyền 

Hai huyễn đêu chẳng nhận 

Tức là trừ các huyễn«. 





Theo: 7ðiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


HIỆN THÀNH #. 3, 

Chỉ cho sự thành tựu ở ngay trước mắt. 
Tức là chân lý tuyệt đối tự nhiên hiện bày 
chăng phải nhờ bàn tay con người sắp đặt 
hoặc làm ra. Tắc 164, Thiển Uyển Mông 
Cầu (Vạn Tục 148, 109 thượng) ghi: »Z5 
—#J: H H4K#WWR mấ Ì ÖÈ 
IM 2i Hí ## 4U dụ ÄÁK Ã: {- ð BH đV ñ Đủ 
MÈ EHẬ.. — Câu thứ nhất: Hãy tự nhận lấy 
chân lý tuyệt đối hiện bày tự nhiên ở trước 
mắt, vì khắp mười phương thế giới không 
có ai khác, chỉ là chính ngươi, còn ai thấy 
nghe?«. 












































HIẾT #: 
Gọi đủ: /w hiết {K H4. Lãnh ngộ thiền 
chỉ. Vận Môn quảng lục q. thượng ghi: »Íf] 






























































+. 3# 3í ® X6 LH lỊ ƒK ññ Á lẾ. 

FP# HỶ. 6 JH HE ?š tU. MỸ ?X Bã Z7 
lHẾT; 4 mí 3 nJJU)fWf£@. T7 # 
tà JỊ| E§ ñŠ [| MỊ. BÁ Í# — N 
2 lM ĐM ÀR. # {- PE BIREs - Sư nói: 











Tôi bát đắc dĩ nói với các vị là ngay đây vô 
sự, cũng sớm mại một rồi! Nếu như còn 
muốn tiến lên mẻ trước mà đuối theo lời 
nói, tìm kiếm tri giải thì khác nhau rất 
nhiều. Lập bày nhiều cách thưa hỏi, trách 
cứ, chỉ là đối lấy trò chơi trên đâu lưỡi, 
cách đạo cảng xa, bao giờ mới được lãnh 
ngộ?« 


HIỂU LIỂU t#. ƒ (685-745) 

Thiền tăng đời Đường, họ Đặng, tự Bá Tri, 
pháp danh Hiểu Liễu, người Ông Nguyên 
Quảng Đông, Trung Quốc. Sư là đệ tử của 
Lục Tổ Huệ Năng, cất am ở núi Biển Đảm 
để hoằng pháp. 


204 


HỌC TƯỢNG # jš 





HIỂU THÔNG !# :8 (?-1030) 

Thiền tăng sống vào đầu đời Bắc Tống, họ 
Đỗ, người xứ Khúc Giang, Thiều Châu 
(nay là huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng 
Đông) Trung Quốc. Sư nối pháp Thiền sư 
Văn-thù Ứng Chân, thuộc tông Vân Môn. 
Đầu niên hiệu Hàm Bình (998) đời Tống, 
sư đến Giang Tây ở Lô Sơn, không có bạn 
thân. Lúc ấy, pháp hội ở chùa Kiến Xương, 
núi Vân Cư rất hưng thịnh, sư liền đến đó 
xm ở đậu. Trong chúng, sư đáp được câu 
hỏi của chư tăng bằng câu: »Quân tử yêu 
tiền, nhờ tiền mà có đạo«. Am chủ Tường 
ở Liên Hoa Phong nghe lời đáp này rất 
kinh sợ, nói: Con cháu Vân Môn vẫn còn! 
Ngay đêm ấy, ông ta hướng về núi Vân Cư 
lễ bái. Từ đó tên tuổi sư được xem trọng 
trong chốn tùng lâm. Khi ở trên núi Vân 
Cư, sư tự tay trồng muôn gốc tùng ở ngọn 
núi phía đông và chỉ tụng kinh Kim Cang 
Bát-nhã. Về sau, sư nhậm chức trụ trì chùa 
Phổ Sát ở Động Sơn (nay là huyện Nghỉ 
Phong, tỉnh Giang Tây), phát huy tông 
phong, pháp hội cực thịnh một thời. 


HIỂU VÂN t#, # (1913-?) 

Tăng nhân hiện đại, họ Du, biệt hiệu 
Thanh Phong, người xứ Quảng Châu, 
Trung Quốc. Sư tốt nghiệp trường dạy Văn 
Quảng Đông, trường Mỹ Thuật Nam 
Trung. Năm 1946 được Đại học Tagore 
(Ấn Độ) mời làm nghiên cứu viên, dạy 
môn họa Trung Quốc. Từng dự Hội nghị 
Chuyên gia Nghệ thuật Phật giáo Thế giới, 
Hội nghị Học giả Đông Phương lần thứ 28. 
Tác phẩm: Thiền Lâm Giáo Hóa đối Hiện 
Đại Giáo Dục chỉ Khải Thị. 


HIỂU VINH 1# 3 (920-990) 
Thiền tăng đời Tống, họ Đặng, người xứ 


Ôn Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc; nối pháp Quốc sư Đức Thiều, 
tông Pháp Nhãn. Sư trụ chùa Tịnh Phúc ở 
Phú Dương (nay thuộc Chiết Giang), sau 
dời về chùa Long Sách ở Hàng Châu. 


HÌNH SƠN # ›› 


Tức chỉ thân thê. Lại, tâm tính chúng ta ân 
núp trong thân thể, cho nên trong sách nhà 
Phật phần nhiều dùng từ »Bí tại hình sơn« 
để chỉ tâm tính chúng ta. Tắc 92, 7g 
Dung lục (Đại 48, 286 hạ) ghi: »® ZÃ th 
Z1. Z#zZR. nã —ñ®. 
E JÉ tlI . - Đại sự Vân Môn nói: Trong 
trời đất, vũ trụ, có một vật báu ẩn náu tại 
thân thê«. 





BỊ 



































HỌC GIẢI # # 


Tri thức đạo lý thông thường của thế gian. 
Thiền tông cho rằng thiền pháp vi điệu siêu 
việt »học giả1«, cần phải bài trừ chướng 
ngại của nó thì mới có thê tỉnh ngộ. Tiết 
Vân Cư Pháp Như Thiền sư trong NĐHN 
q. 20 ghi: »ffij ® f 4ï ññ 2K lí. Hứ 4 
f§ lv P1 % H  ñÈ EH È RE. HỆ 
H: tE#ŠS#. l7 ñ#. M 7 
2 ZE. đá 3 #Đ RE. — Sư tham vấn đủ 
hết bậc tông tượng ở miễn hữu ngạn Chiết 
Giang. Cuối cùng đến Long Môn, đem sở 
chứng từ trước ra bạch cùng Phát Nhãn. 
Nhãn nói: Đây là học giải, chẳng phải việc 
cứu cánh. Muốn thoát sinh tử phải cẩu 
diệu ngộ«. 














HỌC TƯỢNG ®# # 


Thông thường trong Thiền tông gọi bậc 
Thầy giỏi là Sư tượng, nên Học tượng là 
chỉ cho học trò giỏi. 


295 





HỌC UẨN #' ## (1613-1689) 
Sẽ B 


HỌC UẨN # ## (1613-1689) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Vương, hiệu Tri 
Không, người xứ Đam Hải (nay thuộc Vân 
Nam) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Mật 
Hạnh Tịch Nhẫn, tông Lâm Tế. Sư trụ 
chùa Phúc Thành ở Sở Hùng (nay thuộc 
Vân Nam), chùa Đại Phương Quảng ở núi 
Cửu Đài. Tác phâm: 7z¡ Không Uẩn Thiển 
sư ngữ lục 2 quyên, Thảo Đường tập. 


HOA ĐÌNH TỰ # > ‡ 

Chùa ở lưng chừng núi Hoa Đình, công 
viên rừng rậm Tây Sơn, thành phố Côn 
Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Vốn là 
biệt thự của Thiện xiên hầu Cao Trí Thăng 
ở nước Đại Lý. Vào niên hiệu Diên Hựu 
thứ 7 (1320) đời Nguyên, vị cao tăng nổi 
tiếng của Thiền tông là Nguyên Phong 
dựng chùa Viên Thông ở đây. Khoảng niên 
hiệu Cảnh Thái (1450-1456) đời Minh, 
Trấn thủ Vân Nam là Thái giám Lê Nghĩa 
trùng tu, đổi tên là Đại Viên Giác Tự. Niên 
hiệu Khang Hy thứ 26 (1687) đời Thanh, 
Tuần phủ Vương Kế Văn lại trùng tu, đôi 
tên là Hoa Đình Tự. Niên hiệu Hàm Phong 
thứ 7 (1857) một phần kiến trúc của chùa 
này bị thiêu hủy bởi nạn binh lửa. Niên 
hiệu Quang Tự thứ 9 (1883) chùa được 
trùng tu không lớn lắm. Năm 1920, Hòa 
thượng Hư Vân trụ trì chùa này, xây dựng 
điện đường, công trình kéo dài liên tục 
trong 6 năm. Sau khi hoàn thành đổi tên là 
Tĩnh Quốc Vân Thê Thiền Tự. 

Kiến trúc trong chùa có: Chung lâu (lầu 
chuông), Thiên vương điện, Đại hùng bảo 
điện, Thiền phòng, Khách đường. Điện vũ 
nguy nga, quy mô rộng lớn, bố cục nghiêm 
chỉnh. Trong Thiên vương điện có tượng 
Tứ đại Thiên vương và Phật DI Lặc, Tôn 
giả VI Đà. Nơi Đại hùng bảo điện có tượng 


Tam thế Phật, hai bên vách có đắp tượng 
500 vị La-hán, mỗi vị đều đủ thần thái. 
Chung quanh chùa là rừng tre tươi tốt, mây 
rừng khói biến, cảnh sắc đẹp rực rỡ. 
Khoảng niên hiệu Gia Tĩnh (1522-1566) 
đời Minh, khi Dương Thận bị giáng chức 
và đày đến Vân Nam, có làm một cặp đối 
liễn cho chùa này như sau: Nhất thủy bao 
thành Tây, yên ái hữu vô, trụ trượng tăng 
quy thương mang ngoại. Quần phong triều 
các hạ, vũ tình nùng đạm, ÿ lan nhân tại 
họa đồ trung. »Mộ( con sông bao bọc 
thành Tây, máy mù khi có khi không, 
Chống gậy tăng trở về cõi thênh thang, 
nhóm múi chẩu dưới gác, mưa tạnh lúc 
đậm lúc nhạt, tựa lan (can) người ở trong 
bức tranh vẽ«. 


HOA LÂM TỰ # # ‡ 

I. Ở đường Hạ Cửu, thành phố Quảng 
Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 
Tương truyền vào niên hiệu Đại Thông thứ 
1 (527) đời Lương, nơi đây là chỗ đặt chân 
đầu tiên của Bồ Đề Đ[_ lt-ma khi vượt biển 
đến Trung Hoa, cho nên gọi là »Tây Lai Sơ 
Địa«, có cất am Tây Lai. Những năm đầu 
niên hiệu Sùng Trinh (1628-1643) đời 
Minh, Tông Phù lão nhân từ Chương Châu 
đến Quảng Châu thể theo lời thỉnh của Am 
chủ mà cất đạo tràng. Niên hiệu Thuận Trị 
thứ 12 (1655) đời Thanh hoàn thành Đại 
hùng bảo điện, lâu các, đường vũ, liêu thất, 
kênh đào dẫn nước gọi là công đức thủy, 
trồng cây thành Kỳ Viên, bảng đề »Hoa 
Lâm Thiền Tự«. Tông Phù trụ trì chùa này 
17 năm, siên dương tông chỉ ĐL ]t-ma, 
thường dạy Tam quan ngữ (Ba lời then 
chốt), đạo phong vang xa, người nghe 
ngưỡng mộ. Hoa Lâm Tự cùng với bốn 
ngôi chùa Quang Hiếu, Tịnh Huệ, Hải 


























296 


HOA NGHIÊM THÁP ## j# 





Tràng, Đại Phật được gọi là »Quảng Phủ 
Ngũ Đại Tùng Lâm«. Nguyên quy mô rất 
lớn, hiện chỉ còn La hán đường. Trong La 
hán đường có thờ 500 pho tượng La hán do 
tăng nhân bản tự đắp nặn vào niên hiệu 
Đạo Quang thứ 25 (1845) đời Thanh, trong 
đó có tượng Mã Khả Ba La. Chính giữa La 
hán đường có tháp A-dục Vương đúc bằng 
đồng nặng 725 kg. 

2. Nằm trên sườn phía Nam núi Bình Sơn, 
khu bắc bộ thành phố Phúc Châu, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc. Niên hiệu Càn 
Đức thứ 2 (964) đời Tống, Ngô Việt 
Vương họ Tiền chiếm cứ Phúc Châu, bề 
tôi Bào Tu Nhượng làm Quận thủ xây chùa 
nơi đây, ban đầu gọi là »Việt Sơn (Bình 
Sơn) Kiết Tường Thiền Viện«. Khoảng 
niên hiệu Chính Thống (1436-1449) đời 
Minh ban cho tắm biến, đổi tên là »Hoa 
Lâm Tự«. Nguyên có Pháp đường, Hoàn 
phong đình, Tuyệt học liêu đều đã hư phế. 
Chỉ còn đại điện mái đơn đỉnh có 9 cây 
đòn dông, dù được trùng tu qua hai đời 
Minh Thanh nhưng phần chủ yếu như xà 
nhà, đấu củng vẫn là nguyên vật lúc mới 
xây cất, gìn giữ phong cách kiến trúc thời 
kỳ Đường Tống, là kiến trúc bằng gỗ cổ 
xưa nhất ở Trung Quốc từ Trường Giang 
xuống phía Nam. Đây là hiện vật quý báu 
dùng để nghiên cứu kiến trúc cổ. 


HOA NGHIÊM TẠNG # # 3# (740- 
835) 

Thiền tăng đời Đường, họ Hoàng, pháp 
danh Trí Tạng (vì trùng tên với bạn đồng 
môn, nên mọi người lấy tên chùa sư trụ trì 
ghép vào để gọi), người Thượng Cao, 
Giang Tây, Trung Quốc. Sư nối pháp Mã 
Tổ Đạo Nhất, thuộc hệ Nam Nhạc đời thứ 
3, trụ trì chùa Hoa Nghiêm. Có ngữ lục 


truyền bá ở đời. 


HOA NGHIÊM TỰ # # ‡ 

Nằm trên sườn núi Na La Diên (cũng gọi 
núi Hoa Nghiêm) thuộc Đông bộ Lao Sơn, 
thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, 
Trung Quốc, lưng tựa núi mặt hướng biển, 
là chùa Phật duy nhất hiện còn trong núi 
Lao Sơn. Vào niên hiệu Sùng Trinh (1628- 
1644) đòi Minh, Hoàng Tông Xương 
quyên tạo, ban đầu gọi là »Hoa Nghiêm 
Am«, cũng gọi »Hoa Nghiêm Thiền Viện«, 
mặt tây của chùa hiện nay sau đó bị chiến 
tranh phá hủy. Đầu đời Thanh, Hoàng 
Thản giúp Thiền sư Từ Triêm xây cất lại 
trên nền hiện nay, năm 1931 đổi tên là 
»Hoa Nghiêm Tự«. Trong chùa nguyên cất 
giữ Phật kinh, Phật tượng, thư họa danh 
nhân, nhân trải qua nhiều lần chiến tranh 
nay đã không còn. Tàng kinh các cất phía 
trên sơn môn, bên ngoài gác có hành lang 
bao quanh, lên gác trông ra xa thấy biển cả 
mênh mông, trời nước bao la. Phía tây 
chùa một dặm có khối đá lớn nằm nghiêng 
như cá, trên có hang nhỏ, dùng tay gõ vào 
tiếng oang oang tợ như trống da cá, cho 
nên gọi là »Ngư Cổ Thạch«. Phía tây nam 
chùa có động Na La Diên rộng 7m, cao và 
sâu đều 15m, có thể chứa hơn trăm người. 
Trong động bốn vách nhẫn bóng, đá dưới 
đáy bằng phẳng giống như gác đá. Tương 
truyền vào đời Minh Hòa thượng Hám Sơn 
(tức Thiền sư Đức Thanh) nhân mộ danh 
động này mà không ngại đường xa ngàn 
dặm từ Ngũ Đài Sơn đến nơi này. 


HOA NGHIÊM THÁP # # 3 

Còn gọi: Tùng Ấn Tháp. Nằm phía đông 
bắc thị trấn Tùng Án, huyện Kim Sơn, 
thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Đời 


297 


HOA NGHIÊM VIỆN # l# l# 





Nguyên Phật giáo đồ sáng lập Tùng Ấn 
Thiền Viện, tăng nhân trong Thiền viện 
chép tay Kinh Hoa Nghiêm 81 quyền. Vì 
để gìn giữ kinh văn này tăng nhân quyên 
góp tiền bạc xây tháp đề cất chứa kinh văn 
trong tháp. Niên hiệu Hồng Vũ thứ 14 
(1380) đời Minh phá thổ động công, trải 
qua bốn năm mới xong. Tháp kết cấu bằng 
gạch gỗ, 7 tầng hình vuông, theo kiểu lâu 
các, cao khoảng 5Im. Vào đời Minh mà 
xây tháp vuông bằng gạch gỗ rất là hiếm 
thấy. Tháp này dù trải qua bao cuộc bề dâu 
song vẫn đứng hiên ngang bên bờ sông 
Hoàng Phố. 


HOA NGHIÊM VIỆN # # 

Nằm trên núi Lộc Môn, huyện Tương 
Phàn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Khoảng 
niên hiệu Kiến Vũ (494-498) đời Nam Tè, 
Tập Úc lập Thiền từ trong núi, và bố trí hai 
con nai bằng đá cho nên tục gọi »Lộc Môn 
Sơn«. Tù đời Tùy Đường trở đi, kẻ ân dật 
phần nhiều thích ở nơi này. Hoa Nghiêm 
Viện xây cất vào đời Đường, Thiền sư Xử 
Chân hoằng dương thiền pháp ở nơi này 
bẻn trở thành tùng lâm, đời Minh mở rộng 
xây dựng đổi làm Thiền tự. 


HOA PHÁCH # # 

Chia cắt, phân chia. Tiết Tây Thiền Thủ 
Tịnh Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: 

ñš X ñN wb v lữ bế lữ }R 
{T R§ {1í HH. T# Bổ IE 3 
z3. ##zX⁄# 

ñ⁄ BÌ #ll 4x f§ J#.. X  Ứ fl 3M 4A 
»Đàm huyền thuyết diệu 

Tản thỉ tản niệu 

Hành bồng hành hát 

Tương diêm chỉ khát 

Lập chủ lập tân 




















m> 


Hoa phách tông thừa 

Thiết hoặc tông bất nhậm ma, hựu thị quỷ 
quật lý tọa«. 

»Bàn huyền nói diệu 

Tung cứt vãi đái 

Sử dụng đánh hét 

Uống muối giải khát 

Lập chủ lập khách 

Chia cắt tông thừa 

Giả sử tắt cả chẳng như thể, cũng là ngồi 
trong hang quỷ«. 


HOA PHONG SƠN CHÍ $ 9# ,h &. 
Chí, 5 quyền, do Giám Truyền soạn vào 
đời Thanh. Núi Hoa Phong cách huyện 
Tăng Thành, tính Quảng Đông, Trung 
Quốc 46km về phía nam. Thuở xưa, Dung 
Lão Hòa thượng từ chùa Hoàng Sơn Giang 
Tây đi về phía Nam, do mến cảnh đẹp ở 
núi Nam Tiêu, Tăng Thành nên cất am để 
ở đấy, chính là Thủy tổ của núi này, sau đó 
am bị hư hoại. Niên hiệu Khang Hy thứ 2l 
(1682) đời Thanh, Hòa thượng Nam Tiêu 
đến ở núi này, trên Mai Lâm sáng lập Hải 
Môn Thiền Tự. Khoảng niên hiệu Càn 
Long (1736-1795) đời Thanh, Thiền sư 
Bản Nguyên phấn chí trung hưng, dời điện 
xuống Mai Lâm, nhưng vẫn để hiệu Hải 
Môn Thiền Viện. Khoảng niên hiệu Quang 
Tự (1875-1908), vị tăng ở chùa là Giám 
Truyền soạn Sơn chí gồm 5 quyền. 

Quyền đầu trình bày cảnh đẹp, quyên 2 nói 
về nhân vật trong viện, quyền 3 nói về tự 
sớ cùng bia ký trải qua nhiều đời cùng văn 
thơ của các du khách. 

Quyền 4: Phụ lục »Hư Chu DI Cảo« của 
Giác Hải. 

Quyền 5: »Tạng Chuyết Đường Thi Tồn« 
của Giám Truyên. 

Quyền chí này, tuy lấy tên núi để đặt tên, 


2o8 


HÓA CHỦ {‡ 3: 





nhưng kỳ thực làm ra vì Hải Môn Thiền 
Tự và được khắc bản vào niên hiệu Quang 
Tự thứ 26 (1900), được xếp vào Trung 
Quốc Phật Tự Sử Chí Vựng San tập 1. 


HOA TẠNG HẢI THẠCH THÁP # 
JÃ šÿ 6 34 

Năm trong khuôn viên Hoa Tạng Hải 
Thiền Tự, núi Ngọc Tuyên, trong Di Hòa 
Viên, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. 
Chùa không còn, chỉ còn thạch tháp. Chùa 
và tháp cùng được xây cất vào khoảng niên 
hiệu Càn Long (1736-1795) đời Thanh. 
Tháp cao 7 tầng hình bát giác, toàn bộ 
được xây bằng đá câm thạch. Hình dáng và 
cấu tạo tháp phỏng theo kiểu mái kín kết 
cầu số, đặc ruột bên trong, không có cửa 
số. Toàn diện thân tháp điêu khắc Phật 
tượng, tranh vẽ truyện Phật kinh và các thứ 
hoa văn. Phần thắt lưng tòa Tu-di khắc 
tranh vẽ cốt truyện Phật Thích-ca, thợ khắc 
thành thạo tỉ mỉ, là phong cách nghệ thuật 
điêu khắc của thời kỳ toàn thịnh đời 
Thanh. Tháp sát là một tòa tháp Lạt-ma 
nhỏ theo kiểu Suất Đồ Ba, rất thường thấy 
trong những tháp vào thời kỳ Minh Thanh. 
Tháp được bảo tồn hoàn hảo, chỉ có tác 
phẩm điêu khắc phần dưới thân tháp bị liên 
quân tám nước đập phá một phần. 


HOA THÁP # 34 

Trong khuôn viên chùa Lục Dung, thành 
phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung 
Quốc. Hình tháp hoa lệ hùng tráng hệt như 
trụ hoa mọc thăng lên trời cho nên mới có 
tên gọi Hoa tháp. Nguyên tên là »Xá-lợi 
Tháp«, được xây cất vào niên hiệu Đại 
Đồng thứ 3 (537) đời Lương thời Nam 
Triều, bên trong cất chứa xá-lợi mà Pháp 
sư Đàm Dụ mang từ Ấn Độ về. Vương Bột 


đời Đường từng đi dạo chùa này, có soạn 
»Quảng Châu Bảo Trang Nghiêm Tự Xá- 
lợi Tháp BI Ký«. Niên hiệu Thiệu Thánh 
thứ 4 (1097) đời Tống trùng tu, bên trong 
thờ phụng Hiền kiếp thiên Phật tượng, gọi 
là »Thiên Phật Tháp«. Tháp kết cấu bằng 
gạch gỗ, cao 57m, hình bát giác 9 tầng, 
mỗi tầng đều có tầng ngầm gồm 9 bậc 17 
tầng, men theo bậc thang lên phía bên phải, 
xuống phía bên trái. Bên ngoài mỗi tầng 
đều có hành lang gấp khúc bao quanh, có 
thể tựa vào lan can nhìn ra xa thấy phong 
cảnh toàn thành. Đỉnh tháp có trụ đồng 
thiên Phật được đúc vào niên hiệu Chí 
Chính thứ I8 (1358) đời Nguyên, thân trụ 
khắc nổi dày đặc 1020 tượng Phật. Tháp 
này vẫn còn giữ hình thức và phong cách 
kiến trúc đời Tống. 


HÓA 4 

1. Giáo hóa. Hoằng Nhẫn Truyện trong 
Tống Cao Tăng truyện ghi: »J7 DI 3# J 
{‡ 4 f6. 5 % U33 ïñỦU Bá. - Liễn 
đem pháp phục trao cho Huệ Năng. Huệ 
Năng nhận y đi giáo hóa ở Thiểu Dương.« 
2. Đi khất thực, quyên góp. Pháp Diễn ngữ 
lục q. thượng: »E1 ‡š l# $? BÉ. # 7K 3£ 
⁄86 2. MÈ /ÐP HỆ EH ZZ. Ấ Á íí Ñ 
Jủ.. BÍ 2% {t Từ 7E dã ñ EH ấ #4 H #8 
3X X4 Ä.. — — #ï Ílb IH| . — Trong viện 
Hải Hội chùa Bạch Ván có đủ nước, củi, 
than. Chỉ thiếu mè và lúa mạch, mọi người 
đêu thấy hết. HỄ thân quen đi quyên góp 
của đàn việt, còn không thân thì từ khước 
cả A-la-hẳn. Thứ hi vọng đức Đại Từ Bi 
cho mỗi người thấy được mặt Phát.« 





























HÓA CHỦ 4. # 
1. Đồng nghĩa với Giáo chủ, tức là Đức 
Thích Tôn. 


209 


HÓA MẪU 4 R‡ 





2. Chỉ cho vị Trụ trì. 7iển Uyển Mông 
Cẩu Thập Di (Vạn Tục 148, 151 thượng) 
ghi: »lf Bã {tÓ 3: RỊ j * 23 jJ.. 
đã là Hóa chủ thì được ở trong phương 
frượng«. 

3. Gọi tắt của từ »Nhai phường hóa chủ«, 
chỉ cho vị tăng chuyên lo việc đi vào phố 
phường khuyến hóa đàn việt bố thí, giúp 
đỡ các chùa chiên, tự viện. Còn gọi: Hóa 
sĩ, cúng dường chủ. Tiết Chính pháp Hy 
Minh Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »5Ê 
2 l H 4. 1L 3 3l tị; — Nhằm 
này chúng tăng tự tứ, hóa chủ trở về núi.« 





tỳ 














HÓA MẪU 4È ® 
Kẻ tạo ra vạn vật, nhà Phật dùng nó chỉ 
cho tâm tính. Tung Dung 4m Lục Qq. Ì 


ghỉ: »— E4 ! JÑ hú th J# . #m Ấm 1t R} 










































































FH lệ lậ. Ã hì tim 2 #. t2 
X H 3 ìM tị. . . 4 ÖỬ R} 4 .L 3š 1 
+ NMỊ|5. fñ lš — #\. 5X —'Ñ‹ 
ñÈ 2% #rỪi. 4 T —4b. M3. 
7ú 34 7R HH lò 2Z Đf 3Ÿ ..— Một đoạn 














chân phong có thấy chăng? Hóa mẫu luôn 
mãi bày khung cửi, dệt thành gấm đẹp 
chứa mùa xuân, tiếc rằng sao đề lộ chúa 
xuân... Hóa mẫu là biệt hiệu của hóa công 
tạo vật. Nho giáo và Đạo giáo đu có tôn 
chỉ nơi nhất khí; hàng Phật gia lấy nhất 
tâm làm căn bản. Khuê Phong nói: Nguyên 
khí cũng do tâm tạo.« 


HÓA TƯỜNG 4È ‡Ý (1866-1922) 

Tăng nhân cận đại, họ Phương, pháp danh 
Diệu Tịch, người huyện Xạ Hồng, tỉnh Tứ 
Xuyên, Trung Quốc. Theo Hòa thượng 
Tùng Ngạn Công xuất gia năm 26 tuổi, 
năm sau sư thụ giới Cụ túc ở chùa Vân Tụ 
tại Bắc Kinh. Sư còn đi về phương Nam 
đến các chùa: Kim Sơn ở Trấn Giang, Cao 


Mân ở Dương Châu để tham vấn các bậc 
Cao tăng Đại đức. Đến Xích Sơn theo ngài 


— Ai Pháp Nhẫn tụng kinh tập thiền, tỏ thông 


pháp yếu. Sư hoằng thiền ở hang Bí Ma 
núi Ngũ Đài. 


HÒA HÒA #2 #2 


Tiếng oa oa. Tiết Trung Ấp Hồng Ân 
Thiền sư trong NĐHN q. 3 ghi: »#‡ l, f 
% . TH LI †£ #H #H ##. 00 tị đ# 7, 
ñll 2F ‡H L1 ƒE #H #Hl ## . — Mỗi khi thấy 
tăng đến, sư vỗ miệng kêu oa oa. Ngưỡng 
Sơn đến tạ giới sư cũng vỗ miệng kêu oa 
0đ.« 












































HÒA HỢP 


1. Hỗn hợp, điều hòa. Tiết Tông Thừa Yếu 
Nghĩa trong DTNL dq. 9 ghi: »Ếi x5 Z. 
+ ABÑ ấn. ## fñế ÙŠ 7X ]R 7N RE 



































`. HỆ tW Hể %. HH  “ 
„ ƒ #I lï Bš zš %. ñH4J MMH Z . 
lộ ý 1H SẼ . — Người có chí khí vừa nghe 


lời này liên có thể ở nơi sáu căn, sáu trần, 
sáu thức chiếu phá hư vọng, điều hòa sinh 
tử, biết rõ tình cảnh hoặc nghiệp như mộng 
như huyền, như bóng như vang.« 


2. Như ý, thuận lợi. Chương Tổ thứ 19 
Cưu Ma La Đa trong CĐTĐL q.2 ghi: »‡È 











3 2 ^ t 4ä — #1 HỤ TẤN JkRS. N 
Øi T8 Tí. ï# #1 8. li ‡ ấ§ 2 ^ lã 














Ùj BÈ Ấ# f7. II H ? Đ ## JjT †E #I 
.. 14 fỊ 5 II ‡š lhị 5š s — Cha mẹ ta 
rất tin Tam Bảo vậy mà hay bị bệnh và 
công việc làm ăn không như ý. Còn nhà 
hàng xóm lâu nay tu hạnh Chiên đà la vậy 
mà thân thường khỏe mạnh, công việc làm 
ăn thuận lợi. Tại sao họ có phúc còn ta lại 
võ phúc?« 




















300 


HÒA SƠN ĐỨC PHỔ # 1Ì ?# 3£ 





HÒA LA PHẠN # # # 

Cơm Hòa-la. Hòa-la tức là bát Hòa-la-phạn 
(pravara a), Trung Quốc trước đây dịch là 
»Tự thú«, sau này dịch là »Tùy ý«. Vào 
ngày tự tứ (16 tháng 7 âm lịch), chư tăng 
đều được »Tùy ý« nêu tội lỗi của mình ra 
để sám hối trước đại chúng. Thiền tông 
mượn thuật ngữ này để chỉ cho cơm Hòa- 
la hay cơm Tùy ý. Bài Phóng Cuồng Ca 
trong Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục có ghi: 
đế RỊ| Hà 4 #l ấ 8w 

MỊ RỊ HK “2 tị Ø #®§ 

»Cơ tắc xan hề hòa-la phạn 

Khốn tắc miên hề hà hữu hương«. 

»Ðói thì ăn hễ, cơm tùy ÿ 

















Mệt thì ngủ hê, nơi võ vi«. 


HÒA NAM # # 
Kính lễ, lễ bái. Chương Tăng-già-nạn-đè, 
Tô thứ 17 trong CĐTĐL q. 2 ghi: »È fã 





























†ï HE 42 RJ} El: HA R < „ H Bi 
# li f}., ‡# 4X H4. '§ Hi 3 RR 
lv. — Ngài dùng kệ thưa với cha mẹ 


răng: Dáp đầu trước cha lành, kính lê mẹ 
hiện, nay con muốn xuất gia, cúi mong 
thương xót cho«. 


HÒA NÊ HỢP THỦY #z #, ‡ zk 

Còn gọi: Đả nê đới thủy. Dùng phương 
thức phiền toái như ngôn ngữ v.v... để 
khêu gợi, tiếp dẫn người học. Nhìn từ góc 
độ không lập văn tự ngữ ngôn của Thiền 
tông thì đây không phải là cách truyền dạy 
cao minh, song được phần đông chấp nhận 
vì giúp người học dễ tiếp thu. NĐHN dq. 20 
ghỉ: »j⁄ — ## 1ñ. -]' 2 |. W 36 
#) Hh. 4: HỊ Z6. 3:28 Mjt Ä7K¿ — 
Mở ra một con đường, mười phương cối 
nước đêu rung động và phóng quang. Phải 
thì phải, tiếc rằng sử dụng phương tiện dạy 








người«. 


HÒA PHU THIẾU MIẾN #&# # 3š 3ñ 

Đem cám trộn vào bột để bán. Đem giả 
tráo thật để lừa người. Tiết Dương Kỳ 
Phương Hội Thiền sư trong NĐHN dq. 19 















































ghỉ: »4* ” 4® Š Á ñ8JK. tầm 
là Tl ŠX XẾ ẨM. #Ä Mỹ AM Ã;v ấu? 
lề ĐÈ ƒˆ ‹ — Trong chúng có người Đ § 


chịu bị gạt, liền nói Dương Kỳ đem giả 
tráo thật. Mặc dù như vậy trong túi vải 
chứa đây đùi«. 


HÒA QUANG HỖÕN TỤC #&# %. i# 
+ 

Còn gọi: Cộng fục hoà quang. Ân giấu tài 
năng, hòa mình cùng trần tục. Tiết Tính 
Không Diệu Phố Am Chủ trong NĐHN q. 
8 ghi: »ấz ñ¿ Ÿ& Ÿ*. Ít 5 Ít Để . 7N  E 
Ñậ TE , TH 3%: ¿ fÄ - J + — l. 3š 
lf H #:‹ - Thật là lỗi lạc, không còn bị 
ngăn ngại. Hơn 60 năm ấn giấu tài năng 
hòa mình cùng trần tục. 42 lạp tiêu đao fự 
tại< 



































HÒA SƠN Ấ +; 

Còn gọi: 71 Sơn. Núi nằm về phía tây bắc 
huyện Vĩnh Tân, tỉnh Giang Tây, Trung 
Quốc. Ngọn cao nhất gọi là Xích diện 
phong, dưới ngọn núi này có chùa Hòa Sơn 
(còn gọi chùa Cam Lộ). Xưa nay là một 
trong những đạo tràng nổi tiếng của Thiền 
tông. Các vị như: Huệ Tông, Vô Ân, Đức 
Phổ, Huệ Phương lần lượt hoằng pháp tại 
đây. Người đời khi gọi Pháp hiệu của các 
vị, thường đặt 2 chữ Hòa Sơn ở trước. 
HÒA SƠN ĐỨC PHỔ £ +!) #$ 3# 


Thiền tăng Đức Phổ đời Tống trụ Hòa Sơn 
lâu đến 12 năm, người đời gọi là »Hòa Sơn 


301 


HÒA TANG TRÓC BẠI #ïi ä ‡¿ Rứ 





Đức Phổ«. X. Đức Phổ. 


HÒA TANG TRÓC BẠI 4z # ‡£ # 
Bắt được kẻ trộm cùng với tang vật. Tiết 
Thủ Sơn Tĩnh Niệm Thiền sư trong NĐHN 
q. L1 ghi: »]È {Hf H. ^Â H #l Mã ?t 
H\ . — Chẳng những hôm qua, cả hôm nay 
cũng bắt được kẻ trộm cùng tang vật. 


HÒA THANH TIỆN ĐÁ ## #* 1# ‡T 
Lời nói chưa dứt liền bị đánh. Pháp Diễn 
ngữ lục q. hạ ghi: »‡? 2Š Tỉ 3l BỊ 4 #Ä - 
# À FR] #ã 4 fã j# 3% lý 0H fH. Ẩl ## 
1l †[.. — Nếu là Ngũ tổ thì chẳng như thế. 
Có người hỏi: Khi tắt cả chẳng như thể thì 
sao? Lời nói chưa dứt, liền bị đánh«. 





























HÒA THƯỢNG TỬ 4 ¡ # 

Xưng hô đối với tăng đồ. Chương Tuyết 
Phong Hòa thượng trong TĐT q. 7 ghi: 
»ÑI lú #. 3í fZKfSIH ÀA.  Zll 
À lã fÄ.‹ - Này các Hòa thượng, nếu 
thực sự chưa được ngộ nhập thì cần phải 
ngộ nhập mới được. « 








HỎA BẢNG X # 

Tấm bảng gỗ treo trên bếp lò nơi Khố ty 
trong Thiền viện. Khi cơm đã chín, Phạn 
đầu đánh Hỏa bảng 3 tiếng, Hỏa đầu liền 
tắt bếp lửa. Đồng thời đại chúng ngưng 
việc tọa thiền, chuẩn bị ăn cơm. 


HỎA DỤC X 3# 

Còn gọi: Hỏa hóa, hỏa táng. Tông Môn Võ 
Khổ ghi: »ïñ 3% Tĩ 2S ĐÀ. 4®  %k 
Ÿ§ f3 f3 R Rú #. — Bậc tôn túc ở các 
nơi thị diệt, dùng lửa thiêu toàn thân thâu 
được xá-lợi rất nhiễu. « 





HỎA ĐẦU x 5ã 
Tên gọi chức vụ trông coi việc đèn đuốc. 


Còn gọi là Du đầu. Hoặc cho rằng người 
nấu cơm cũng gọi là Hỏa đầu. Chương 
Triệu Châu Tùng Thâm Thiền sư trong 
CĐTĐL q. 10 ghi: »lll ƒE  #Ä. —- H 
Eị ÂI F] Bã ÿã jz KE. "HH š: ‡t k 3 
2%. - Sư làm Hỏa đầu, một hôm đóng 
chặt cửa, un khói đầy thất, kêu lên: Cứu 
lửa! Cứu lửal«. 








HỎA LÝ TỨC LIÊU THÔN KHƯỚC 
HỔ X # 34 3# § ‡p # 

Trong lửa con thiêu thân nuốt con cọp. Lời 
nói vô nghĩa trong nhà thiền. Ám chỉ thiền 
pháp vi diệu hoặc chân như thật tướng 
không thể dùng ngữ cú thông thường mà 
biểu đạt. Tiết Tứ Châu Dụng Nguyên 
Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »—- —- 
J †Tị. 2k 3 lữ Rš #? ÑJl j : 7X -E /À 
2L T†.v KJ&% “E3 .L J1 ‹ — Một hai 
ba bốn năm, trong lửa thiêu thân nuốt con 
cọp. Su bảy tám chín mười, trong nước 
trâu đất đi trên sóng«. 





HỎA TRƯỚC % 3# 

Còn gọi: Hỏa trợ. Que cời than. Chương 
Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền sư trong 
CĐTĐL q. 8 ghi: »Í #£ 27 # # # IlI lñỊ 
*kX‹ HlỦ x‹ + HH if X li HH. 
F+23%iH &. # ti lá k # X # 
3... — Sự đang cùng Sam Sơn hơ lửa nơi 
phương trượng, sư nói: Không cẩn chỉ 
động chỉ tây, lập tức nói ra bản phán sự? 
Sam Sơn cắm chiếc que cời than rồi 
khoanh tay mà đứng.« 
































HỌA BỈNH SUNG CƠ # #f # 4X 

Theo truyện Lư Dục thuộc Ngụy Thư trong 
Tam Quốc Chí: Thời Tam quốc, Ngụy 
Minh Đề có lần định tuyển chọn một vị 
Trung thư lang, nhưng lại sợ người ta tiến 


302 


HOÀI CẢM ‡!š /& 





cử những người hữu danh vô thực, liền nói 
với các hạ thần rằng: »Ðừng chọn những 
người chỉ có danh như vẽ bánh dưới đất, 
không no bụng được (Họa bính sung cơ)«. 
Thiền tông mượn từ này để chỉ cho sự vô 
dụng của lời nói và chữ viết, muốn thoát 
sinh tử không nên mắc kẹt vào đó. 7iển 
Lâm Bảo Huấn q. 3 (Đại 48, 1034 trung) 
ghi: kiến 2 ñH Ì NHI]: f# HỆ T  #t 
R Ất BÍ. + ñ ?š BÄ. — Biện Công 
` Hỗn Dung rằng: Rồng giả không thể 
làm được mưa, bánh vẽ sao hay đỡ được 
đỏi?«. 

















HỌA DẠNG KHỞI MÔ # 3š % ‡# 
Lời nói và việc làm giả dối, chỉ bắt chước 
người xưa làm bộ làm tịch. Tiết Khai Phúc 
Ninh Thiền sư trong TBCTT q. 2 ghi: »{R 




















' Jà MẸ BW 2š # š. #& HỆ l# lý, 
ði I8 % BÍ. HỈ l8 £ T . 9 * fủ fấ 





sỉ lš tu j4. đl 4 H › — Bên thành 
Câu-thi-na, Phát ló hai bàn chân ra quan 
tài. Trước núi Hùng Nhĩ, Tổ lưu lại một 
chiếc dép. Nhà thờ Tổ còn chẳng rõ, gây 
hoạ đến con cháu, chỉ bắt chước người xưa 
làm bộ làm tịch cho đến hôm nay«. 


HỌA HỔ THÀNH LY # ÿ# 3) ## 

Vẽ cọp thành mèo. Tỷ dụ muốn khéo thành 
vụng. Mật Am ngữ lục ghi: »—. Z Tí ñ 
Jl †I[ lu. #§ ñŠ 4H hú đi JE nh 3 
Hai vị lão túc gõ gạch đáp ngói, Hòa 
thượng Lang Da vẽ cọp thành mèo«. 








° 


HỌA LONG ĐIỂM TINH # ï#È, #: tữ 
Vẽ rồng điểm mắt. Đi đúng trọng tâm. 
Theo Lịch Đại Danh Họa Ký của Trương 
Nham Viên: Thời Nam Bắc Triều có họa sĩ 
Trương Tăng Do vẽ 4 con rồng nhưng 
không vẽ con mắt (con ngươi) ở trên vách 


chùa An Lạc, Kim Lăng. Lý do là vì 
Trương cho rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ 
bay mất. Mọi người không tin. Nhưng khi 
Trương vừa lây bút điểm mắt cho một con 
rồng, thì sắm sét nối lên, bức vách lung lay 
và con rồng có mắt vụt bay lên, còn ba con 
kia vẫn ở yên chỗ cũ. Thiền tông dùng 
thành ngữ này đê chỉ cho việc nắm lấy chỗ 
trọng tâm của vấn đề. 


HỌA XÀ THIÊM TÚC # 3 3£ # 

Còn gọi: Dữ xà họa túc. Vẽ rắn thêm chân. 
Theo Tê sách trong Chiến Quốc Sách, 
người nước Sở cho các xá nhân một chén 
rượu. Họ bàn nhau vẽ rắn thi, ai vẽ xong 
trước thì được uống rượu. Một người vẽ 
Xong trước, thấy các bạn còn đang vẽ, anh 
cậy tài, ngồi vẽ thêm chân rắn. Vì thế hóa 
chậm và không được uống rượu. Thiền 
tông dùng từ này để chỉ việc vốn đơn giản 
lại làm cho rối rắm vô ích. Nhàn Thiển sư 


ngữ lục ghi: » E 3É: z¿ ìt ññ ÁN 2R 2 
. #r: #L 4 Tl 3l. RỊ RẺ ER từ 





1È ; — Sư thượng đường: Ấy là việc bản 
phán của các ông, nếu bảo lão tăng nói, 
tực là vẽ thêm chán cho răn« 


HOẠCH THANG LÔ THÁN #4 ‡$ 
}š X 

Vạc sôi lò lửa. Hình phạt khốc liệt dưới địa 
ngục. Tiết Thị Chân Ngộ Thiền Nhân trong 
HSLNMDT q. 2 ghi: »8Š j ?j R {k #J 
lñl } ñ&v #Š 34 Mũ 2X Ík #J 2) IU È 
HỆ , — Giường sắt cột đồng nhờ vào sức 
huyển mà lập bày, vạc sôi lò lửa nhờ vào 
sức huyễn mà sôi sục«. 








HOÀI CẢM !# #& 
Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thạch Môn Huệ Triệt, tông Tào Động. Sư 


393 


HOÀI HÁẢI †#š ## (72o-814) 





trụ viện Bắc Thiền ở Đàm Châu (nay là 
huyện Trường Sa tỉnh Hồ Nam) Trung 
Quốc. 


HOÀI HẢI !š ;§ (720-814) 

Thiền tăng đời Đường, họ Vương, người 
xứ Trường Lạc, Phúc Châu (nay thuộc tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc; nối pháp Mã Tổ 
Đạo Nhất. Sư trụ núi Bách Trượng ở Tân 
Ngô (nay là huyện Phụng Tân, tỉnh Giang 
Tây). Thụy hiệu »Đại Trí Thiền sư«. Tác 
phẩm: Bách Trượng Thanh Ouy, Bách 
Trượng Hoài Hải Thiên sư ngữ lục, Bách 
Trượng Hoài Hải Thiển sư quảng lục I 
quyền. 


HOÀI HẢI ;# # 
Hiệu của Thiền tăng Nguyên Triệu đời 
Tống. X. Nguyên Triệu. 


HOÀI HUY †#š !# (756-815) 


Còn gọi: Hoài Uân. Thiên tăng đời Đường, 
họ Tạ, người xứ Tuyển Châu, Trung Quốc, 
nối pháp Mã Tổ Đạo Nhất. Sư trụ chùa 
Linh Nham rồi dời về chùa Bách Nham. 
Thụy hiệu »Đại Tuyên Giáo Thiền sư. 


HOÀI HỰU !š 3 

Thiền tăng đời Đường, người xứ Tuyển 
Châu, nối pháp Thiền sư Thạch Sương 
Khánh Chư. Sư trụ chùa Thê Hiền ở Lô 
Sơn. Thụy hiệu »Huyền Ngộ Thiền sư«. 


HOÀI KHÔNG !È 3 (704-787) 


Thiền tăng đời Đường, họ Thương, người 
Hà Dương (nay là huyện Mạnh, Hà Nam) 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Thần 
Hội. thuộc tông Hà Trạch đời thứ 2, cất am 
ở núi Định An, An Lạc, Hồ Bắc đề ấn tu. 


HOÀI NHẠC !§ # 

Thiền tăng đời Đường, người Tuyền Châu, 
nối pháp Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa 
Tôn. Sư trụ viện Báo Ân ở Chương Châu 
(nay thuộc huyện Chương Phó, tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc. 


HOÀI NHƯỢNG !š ‡š (677-744) 
Thiền tăng đời Đường, họ Đỗ, người xứ 
An Khang, Kim Châu (nay thuộc tỉnh 
Thiểm Tây) Trung Quốc; nối pháp Lục Tổ 
Huệ Năng, là học trò giỏi của Ngài. Sư trụ 
chùa Bát Nhã ở Hành Sơn, hoằng dương 
học thuyết của Huệ Năng, dùng cách giáo 
hóa cao vút, khó khăn, mở ra I phái Nam 
Nhạc nên người đời gọi Sư là »Nam Nhạc 
Hoài Nhượng«. Thụy hiệu »Đại Huệ Thiền 
sư«. Tác phâm: Nam Nhạc Đại Huệ Thiển 
sư ngữ lục. 


HOÀI SỞ 1# # 
Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Bạch Triệu Chí Viên. Sư trụ viện Trúc Càn 
ở An Châu (nay là huyện An Lục tỉnh Hồ 
Bắc) Trung Quốc. 


HOÀI SƯỞNG !È #4 (1120-1195) 
Thiền tăng đời Nam Tống, họ Vạn, tự 
Nhân Thiền, người xứ Dư Hàng, Chiết 
Giang. Nối pháp Thiền sư Thiên Đồng 
Tùng Cần, đời thứ 19 hệ Nam Nhạc. Trụ 
trì chùa Vạn Niên ở Thiên Đài. Có ngữ lục 
truyền lại đời. 


HOÀI THÂM !# 3 (1077-1132) 

Thiền tăng đời Tống, họ Ưu, tự Từ Thọ, 
người đời gọi là »Từ Thọ Thiền sư«; nối 
pháp Thiền sư Tư Thánh Sùng Tín, tông 
Vân Môn. Sư trụ chùa Tư Phúc, Tây Am ở 
Tương Sơn. Tác phâm: Từ Thọ Thâm Hòa 


304 


HOÀN SƠN LỤC 3# Ilị ‡# 





thượng quảng lục. 


HOÀI TÍN !š 4š (1280-1357) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Khương, hiệu 
Phu Trung, người xứ Phụng Hóa (nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc; nối 
pháp Thiền sư Trúc Tây Diệu Đán, tông 
Lâm Tế. 

Sư trụ trì chùa Quán Âm ở Minh Châu 
(nay thuộc huyện Ninh Ba, tỉnh Chiết 
Giang). Ít lâu sau, Sư dời về chùa Phổ-đà. 


HOÀI TRÚ !š # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Thanh Phong Truyền Sở. Sư trụ chùa Khai 
Sơn ở Phòng Châu (nay là huyện Phòng, 
tỉnh Hồ Bắc). 


HOÀI TRUNG !* 3 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Giáp Sơn Thiện Hội. Sư trụ núi Tiêu Dao ở 
Phủ Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tây) 
Trung Quốc. 


HOÀI UẨN !š 1£ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Vân Cư Đạo Ưng, tông Tào Động. Sư trụ 
chùa Quy Tông ở Lô Sơn vả còn trụ núi 
Bách Trượng. 


HOÀI VỊ !# ?# (1317-1375) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên-đầu 
đời Minh, họ Ngụy, tự Thanh Viễn, hiệu 
Trúc Am, người xứ Nam Xương (nay 
thuộc tỉnh Giang Tây) Trung Quốc; nối 
pháp Thiền sư Long Tường Toàn Ngộ. Sư 
trụ các chùa: Bảo Tướng, Báo Ân, Tịnh 
Từ. Tác phâm: Tứ Hội ngữ lục, Trúc Am 
Ngoại tập. 


HOÀN :Š (k. ng) 

Phó từ nghi vấn, tương đương với »khả«, 
có nghĩa là »hay không?« Hoài Hải trong 
Cổ Tôn Túc ngữ lục q. I ghi: »1l\ F #ï 
Jjš # . Bï l N J#? -— Dưới núi có một 
con cọp, ngươi có thấy hay không?« 

Bình Điền Phổ Ngạn Thiền sư trong 
NĐNN dq. 4 ghi: »Ñj l8 %? li ft ## tr 
?— Ông có lần nào gặp chị dâu của tôi 
chưa?« 



























































HOÀN CỔ VỊ LIỄU HOÀN KIM 
ĐÁO LAI ‡š % & 7 :š 4 #| & 

Trở về xưa chưa đến, trở về nay đến rồi. 
Thuật ngữ biểu thị Thật tướng của các 
pháp không có tướng khứ lai, bởi vì bản 
chất và trạng thái chân thật của vạn sự vạn 
vật trong vũ trụ xưa nay là Như thị. 


HOÀN PHỔ 3š + 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Giáp Sơn Thiện Hội. Sư trụ Thiều Sơn ở 
Lạc Dương. Thụy hiệu »Vô Úy Thiền sư. 


HOÀN SƠN LỤC ‡Š , # 

Gọi đủ: Cổ Sơn Vi Lâm Thiên sư Hoàn Sơn 
lục. Còn gọi: Vì Lâm T hiển sư Hoàn Sơn 
lục. Ngữ lục, 4 quyền, do Vi Lâm Đạo Bái 
soạn vào đời Thanh, nhóm ông Hưng 
Đăng... biên tập, thu thập các ngữ lục từ 
lúc sư Đạo Bái trụ Cổ Sơn trở về sau nên 
gọi là Hoàn Sơn lục, được xếp vào Tục 
Tạng kinh tập 125, trang 921. Nội dung 
bao gồm: Thượng đường, Thị chúng, Phật 
sự, Kệ, Tán, Tự, Đề bạt, Ký. Quyền cuối 
phụ lục I1 thiên »Lữ Bạc Huyễn Tích« là 
ghi lại phần tự thuật về cuộc đời và tác 
phâm của Sư. Sách này được ấn hành vào 
niên hiệu Khang Hy thứ 27 (1688) đời 
Thanh. 


305 


HOÀN THA !# 4È. 





HOÀN THA ‡Š 4#, 

Buông bỏ. Một phần bài tán của Bảo Phác 
trong Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ lục ghi: 

ÑX ÃII Bi Đ 4 


Dục tri diêm vị toàn 

Hoàn tha lão thử nỉ 

Muốn biết toàn vị mặn 

Buông bỏ con chuột ẩi! 

(Muốn biết trọn vẹn pháp giải thoát của 
Phật thì hãy buông bỏ ý niệm sinh diệt của 
thời gian.) 


HOÀN TRUNG :š † (780-862) 

Thiền tăng đời Đường, họ Lữ, người xứ 
Phố Bản, Hà Đông (nay là huyện Vĩnh Tế, 
tỉnh Sơn Tây) Trung Quốc; nối pháp Thiền 
sư Bách Trượng Hoài Hải. Sư trụ chùa 
Thường Nhạc ở Hành Sơn. Thụy hiệu 
»Tính Không Đại Sư«. 


HOÀN TRUNG HƯ BẠCH # # # 
Ú 

Hoàn trung có nghĩa là trống rỗng; hư bạch 
là tâm thuần khiết. Chỉ cho cảnh giới tuyệt 
đối siêu việt thiện ác, thị phi, hữu vô, mê 
ngộ... 


HOÀN TRUNG THIÊN TỬ, TÁI 
NGOẠI TƯỚNG QUẦN  †# & # 
2t # 

Hoàn trung thiên tử tức là Hoàng để có 
quyền hành tối cao trong nước. Tái ngoại 
tướng quân tức là vị tướng quân ở ngoài 
biên giới, có quyền xử lý các sự việc một 
cách tạm thời. Thiền sư thường dùng lời 
này để ngầm chỉ dạy người học hãy lãnh 
ngộ tự tâm là Phật, chính mình là chủ. 
NĐNN 4q. 14 ghi: »[ẫ]: 111 f[ 3 S2 Á É1 
? ñÿ EH: x7. Sj% 

















RHị. - Hỏi: Thế nào là tự kỷ của học 
nhân? Sư nói: Hoàng để ở trong triểu, 
tướng quán ở ngoài biên đị«. 

HOÁN CHUNG TÁC ỦNG 9$ 4š £ 
Nhận lầm cái ly là cái hũ, dụ cho nhằm lẫn 
sự lý. Ƒô Môn Quan ghi: »ố Tl' Ä 3t 4 
IR , Hã ÿ#š {E ñồ s — Vị tăng này nghe sự 
việc không chính xác cho nên nhận lâm cải 
ly là cái hñ.« 





HOÁN NÔ TÁC LANG 9% +3 4£ 8 
Nhận lầm người tớ là ông chủ, dụ cho 
nhằm lẫn sự lý, không biết tự tâm là Phật, 
tự mình là chủ. Mậ? Am ngữ lục ghi: »H. 
H& {† R# {E ã ñL. ñ Mi. W PH 
3fl. Bí 1t 22. ft. #4 Í7? & 42 
lA &. I jU H# 9X A6. 1E X6 HãƒN ƒE 
BÍ. ñW ĐÌ Hã Í ø — Thử nói cái gì là 
linh giác? Có hạng người đông tây không 
rõ, nam bắc chẳng phân, liền nói kinh 
hành cùng ngôi nằm, ăn cháo ăn cơm là 
đạo. Đáy đúng là cho tớ là chủ, nhận giặc 
làm con.« 


















































HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ NGỮ LỤC 
3 3# lƒ ER sẽ $É 

Còn gọi: Đoạn TẾ Thiên sư ngữ lục, Hoàng 
Bá Hy Vận Thiên sư ngữ lục. Ngữ lục, I 
quyền, do Hoàng Bá Hy Vận soạn vào đời 
Đường, được xếp vào Tục Tạng kinh tập 
118, trang 180. Nội dung bao gồm cơ 
duyên ngữ cú của Hoàng Bá Hy Vận tham 
yết ngài Bách Trượng Hoài Hải, cho đến 
các lời thượng đường, pháp ngữ vấn đáp 
thị chúng. 


HOÀNG BÁ HỔ THOẠI # # # # 
Cơ ngữ qua lại giữa Hoàng Bá và Thầy của 


306 


HOÀNG BÁ SƠN CHÍ ?# š 1l z 





sư là Bách Trượng Hoài Hải. Công án này 
được thấy nơi tiết Hoài Hải đời thứ 3 dưới 
Đại Sen 'ệng CTTNL dq. 1 như sau: »fÍfi 




























































































lñ] #8 Hj #®? 53x: tị F 
Bàn nảy Ññ +: th F 8 -JjR #s 
ì¡ lH l Jš? 53 fl fE J ñr. HH j 
F M\ # {E r3. 5š 4J ft ft. Hị 
®Mê Eš z: XÃ. FfÑfẪ—j 
#. Stmm A HÀA#fữ #. Zfl 3 
HH šl lễ — LIs-— Hoài Hải hỏi Hoàng 





Bá: Ở đâu đến? Bá đáp: Nhồ nắm dưới núi 
đến. Hải hỏi: Dưới núi có MmỘI COH CỌP 
ngươi có thấy chăng? Bá liên làm tiếng 
cọp rồng. Hải rút chiếc búa bên lưng làm 
bộ chém. Bá ra hiệu bảo Hải dừng lại rồi 
tát Hải một tát. Buổi chiễu, Hải thượng 
đường nói: Đại chúng, dưới núi có một con 
cọp, các ngươi ra vào phải chủ ý, sảng nay 
lão tăng bị nỗ ngoặm một miễng.« 

Công án phản ánh sự tiếp cơ nhạy bén và 
tùy chỗ làm chủ của Hoàng Bá Hy Vận 
cùng với sự tán thành của Hoài Hải đối với 
Hoàng Bá. 


HOÀNG BÁ SƠN # # 

I. Còn gọi: 7w Phong Sơn. Núi thuộc 
huyện Nghi Phong, tỉnh Giang Tây, Irung 
Quốc, cách trung tâm huyện 57km về phía 
tây. Đời Đường Tống, Thiền sư Hy Vận 
đến đây khai sơn. Chẳng bao lâu người học 
khắp nơi nghe danh Ngài nên tụ hội về, số 
người vãng lai có hơn ngàn vị. Đường 
Tuyên Tông từng đến núi này, cùng với Hy 
Vận ngắm thác nước, làm thơ phú. Từ đó, 
tông phong Hoàng Bá thạnh hành ở Giang 
Nam. Các vị trụ trì nối tiếp Thiền sư Hy 
Vận gồm có: Pháp Tế, Chí Nhân, Duy Sơ, 
Duy Thắng, Đạo Toàn, Vĩnh Thái, núi 
càng thêm nỗi tiếng. 

Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 9 (1139) đời 


Tống, Vua Cao Tông ban cho chùa tên 
»Báo Ân Quang Hiếu Thiền Tự«, cốt để 
truy niệm chỗ Vua cha xuất gia (Tống Huy 
Tông). Niên hiệu Trung Hiệp đời Minh, 
chùa đã bị phá hủy một lần. Về sau, sư 
Thường Huệ v.v... từng phục hưng lại 
chùa. 

2. Còn gọi: Nam Sơn. Núi thuộc huyện 
Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, nằm cách Tây 
thành 17km. Vì núi sản xuất rất nhiều cây 
Hoàng Bá nên có tên như thế. Niên hiệu 
Trình Nguyên thứ 5 (789) đời Đường, 
Thiền sư Chính Can khai sơn cất chùa, tên 
là Bát-nhã Đường. Về sau bị nạn phá bỏ 
chùa miếu, trải qua 8 năm, chùa đối tên là 
Kiến Phúc Tự. Thiền sư Hy Vận đến trụ 
núi này, danh tiếng Hoàng Bá nổi lên 
nhanh chóng. VềỀ sau trở thành đại đạo 
tràng của tông Lâm Tế, rất hưng thạnh vào 
đời Tống. Sau đó chùa trải qua bao phen 
thăng trầm. Minh Thần Tông ban cho tấm 
biển »Vạn Phúc Thiền Tự«. Niên hiệu 
Sùng Trinh thứ 14 (1641) đời Minh, sư Ân 
Nguyên trùng hưng núi này. Về sau, Ấn 
Nguyên đi sang Nhật Bản, khai sáng Vũ 
Trị Đại Hòa Sơn, phỏng theo quy mô của 
chùa này và đặt tên là »Hoàng Bá Sơn Vạn 
Phúc Thiền Tự«. (Obaku-san Manpuku-ji) 


HOÀNG BÁ SƠN CHÍ # # ›; & 

Chí, 8 quyên, do Tính U biên tập vào đời 
Thanh, Ân Nguyên sửa lại, ghi chép lại lúc 
bắt đầu, lịch trình thay đổi và phát triển 
Vạn Phúc Thiền Tự ở núi Hoàng Bá, 
huyện Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, Trung 
Quốc. Nội dung chia làm 8 loại: Sơn, Tự, 
Tăng, Pháp, Tháp, Ngoại hộ, Văn, Thị kệ 
dật sự. Quyển đầu có phụ bản đồ cảnh 
chùa và tháp đài. Hơn nữa còn ghi lại 
nguồn góc và sự phát triển dòng chính của 


307 


HOÀNG BÁ SƠN ĐOẠN TẾ THIÊN SƯ TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU 


Sĩ Bề LÍ RÚ[ Eã Xã Hi f# bà Èš Z 





Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận cho đến pháp 
hệ của Thiền sư Ấn Nguyên. Sách được 
biên tập xong vào niên hiệu Đạo Quang 
thứ 4 (1824) và được khắc bản vào niên 
hiệu Đạo Quang thứ 10 (1830) đời Thanh. 


HOÀNG BÁ SƠN ĐOẠN TẾ 
THIỀN SƯ TRUYỂN TÂM PHÁP 
YẾU # #È vụ Bƒ I£ đ# Éƒ 4# «y jš & 
Ngữ lục, l quyền, do Hoàng Bá Hy Vận 
soạn vảo đời Đường. Vào niên hiệu Đại 
Trung thứ 1I (857) đời Đường, Bùi Hưu 
ghi chép lại những pháp ngữ của Hy Vận 
mà ông đích thân nghe được trong những 
năm tháng gần gũi Ngài. Đầu quyền có bài 
tựa của Bùi Hưu, cuối quyền có phụ »Uyển 
Lăng lục«, và được xếp vào Đại Chính 
Tạng tập 48, trang 379 Cảnh Đức Truyên 
Đăng lục quyên 9. Các chương đều bỏ bớt 
năm tháng, cuối quyền lại tỉnh lược 1/3 và 
phụ thêm bằng kệ Truyền Tâm, thể tứ ngôn 
trường thiên của Bùi Hưu. 


HOÀNG BÁ THANH QUY # # ‡# 
#L 

Sách, I quyền, do Cao Tuyển Tính Xích 
biên tu vào đời Thanh, Mộc Am Tính Đạo 
hiệu duyệt, được xếp vào Đại chính Tạng 
tập 82, trang 766. Sách này phỏng theo thê 
lệ của. »Bách Trượng Thanh Quy«, trình 
bày về những quy tắc nghi thức do Ấn 
Nguyên Long Kỳ chế định. Ân Nguyên là 
Trụ trì pháp hội núi Hoàng Bá, sau đó sang 
Nhật Bản sáng lập ra tông Hoàng Bá, nên 
sách này có tên là Hoàng Bá Thanh Quy. 
Nội dung gồm 10 chương: Chúc hy, Báo 
ân, Tôn tổ, Trụ trì Phạm hạnh, Phúng 
tụng, Tiết tự, Lễ pháp, Phổ thỉnh, Thiên 
hóa và phụ lục Phật sự Phạm bối tán, Khai 


sơn dự chúc ngữ, Tháp viện quy ước, Cô 
đức tập yếu, Pháp cụ đồ. 


HOÀNG BẠCH KHÍ VẬT # 
3) 

Chỉ cho vàng bạc. Tổng Môn Võ Khó ghi: 
»^ lR H Ƒ] \ #@& #ˆ. C 1 Ä lá W l 
Hi ) f 4 ZR| 3 íH ( ĐỊ 2 Mỹ ÍH ) ¿ 
lố {E SE JH X ấ§ ñị DI l Ä đi El ñử 2] s 
H Ứ* lÄ ?⁄i. ll PÝ # 1U. — Khi nhập 
tháp, môn nhân lo sợ thiền sư Đại Dương 
Bình gây bắt lợi cho sư (thiền sư Minh An) 
bèn giả vờ đem việc Lý Hòa Văn Đồ úy 
cúng vàng bạc ghỉ vào tháp mình, nhưng 
sự thực là không có.« 


 ẩŠ 



































HOÀNG BẢNG THỨC 3# 3# 3, 
Thiền viện dùng giấy vàng làm tờ yết thị 
thông báo công việc phải làm gọi là Hoàng 
bảng thức. Như quy định trong chương 
Chúc Ly, Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, 
thì vào ngày sinh của Hoàng đề (Thiên thọ 
thánh tiết) phải thiết lập đạo tràng Kim 
Cang Vô Lượng Thọ và viết trên »Tắm 
giấy vàng« hàng chữ: »K1ñm Thượng 
Hoàng Đế thánh thọ vạn tuố«, ghi pháp 
hiệu của Trụ trì dán trên miếng gỗ rồi đem 
gắn lên bên phải cửa chùa. 


HOÀNG DIỆN LÃO TỬ # # # Ÿ 

Còn gọi: Hoàng điện Cù-đàm, Hoàng diện 
lão, Hoàng đâu đại sĩ, Hoàng đâu lão, 
Hoàng diện, Hoàng lão, Hoàng đâu. Chỉ 
Đức Phật Thích-ca Mâu-mi. Thân của Ngài 
là thân kim sắc nên có tên là Hoàng diện 
(mặt vàng). Lại, thành Ca-tỳ-la-vệ, tên 
Phạn là: Kapilavastu, trong đó, Kapila là 
màu vàng, vastu là thành, trụ sở. Bởi Đức 
Thích-ca sinh ra nơi thành này nên gọi 


308 


HOÀNG ĐOAN BÁ 3# ?# {li (2-1645) 





Ngài là Hoàng diện lão tử (Ông già mặt 
vàng). Thiền tông dùng từ này chỉ cho cơ 
pháp chửi Phật mắng Tổ. Điều Thế Tôn 
Niêm Hoa trong Vô Món Quan (Đại 48, 
293 hạ) ghi: »5‡ Ih Z£ 'ƒ ñf ñữ [| lãi 7ï 
I“ Ất f# ‡Z J4 H: J# 3Š ñ† ÌH đš . — Ông 
già mặt vàng dối gạt nhân gian, nếu nói 
không truyền thọ tại sao lại riêng trao cho 
ngài Ca-diếp?«. 


























HOÀNG DƯƠNG MỘC THIÊN # 
1g 

Thiền pháp như cây Hoàng Dương. Lời 
quở mắng kẻ độn căn tham thiền hoài mà 
không tỏ ngộ. Tục bảo rằng cây Hoàng 
Dương lớn lên rất chậm, nếu gặp năm 
nhuận thì thân bị co rút lại 3cm. Tiết Tâm 
thực lưỡng vong trong Thiển Quan Sách 
Tiến ghi: »ld ?#4 #8 ft. l [Ml BB #. 























ĐC El: Í BI k MỸ THỊ L  BU đẾ ĐỊ 
%® 4 l 8 ‹ - Sư đến học với Mật Am 


Kiệt. Kiệt hỏi đến đâu, Sư trả lời đều thông 
suốt cả. Kiệt than: Thiền pháp như cây 
Hoàng Dương mà thôi! Sư càng có gắng 
tỉnh tấn hơn, cho đến quên ăn quên ngủ«. 


HOÀNG ĐẦU # ã8 

Người vàng, chỉ cho Đức Phật. Bài tụng 
thứ tư trong phần Tụng Cổ của Tuệ Trung 
Thượng Sĩ ngữ lục gh1: 

ĐÑ Đổi 1 BÉ ^K “E 

j# f Hỹ XU H ÍT 

na 
] X KRBị Bề lệ đ . 
jHoN0 đầu nhiêu thiệt trám chúng sinh 
Xứ xứ niên thời độc tự hành 

Bất quản dạ lạn du mộng lý 

Đinh đông phụng khuyết hiểu thôi canh. » 
»Người vàng (Phật khua lưỡi gạt chúng 
sinh, chốn chốn ngủ say — dạo một mình. 

















TRÀ ái HE: 



































Chẳng quản đêm tàn còn mộng mị. Định, 
đồng cửa phượng giục tàn canh«. 


HOÀNG ĐÌNH KIÊN # # # (1045- 
1105) 
Cư sĩ đời Tống, tự là Lỗ Trực, hiệu là Sơn 
Cốc Đạo Nhân, Phù Ông, người Phần 
Ninh, Hồng Châu (nay là Tu Thủy, Giang 
Tây), Trung Quốc. Niên hiệu Trị Bình thứ 
4 (1067) đỗ Tiến sĩ. Lần lượt nhậm chức 
Quốc tử giám Giáo thọ, Khởi cư xá nhân, 
Bí thư thừa. Bởi mắc tội sửa chữa sách 
»Thần Tông Thực lục« không chân thật 
nên bị giáng chức làm Biệt giá ở Phù 
Châu. Sau lại phạm tội »Văn chương báng 
quốc« nên bị quản thúc ở Nghi Châu. Ông 
có khuynh hướng chính trị cựu đảng, là 
một nhân vật đại biểu cho phái Thục Học. 
Sáng lập »GIang Tây Thi Phái« có ảnh 
hưởng rất lớn đối với đời sau. Từng hỏi 
đạo với Thiền sư Hối Đường, lại yết kiến 
Thiền sư Tử Tâm, có chỗ tỉnh ngộ. Ngoài 
ra ông còn viết bài tựa các ngữ lục của các 
Thiền sư Thúy Nham Chân, Vân Cư Hựu, 
Đại Quy Triết, Thúy Nham Duyệt v.v... lại 
làm bài minh trên bia tháp của các Đại sư 
Hoàng Long Tâm, Phúc Xương Tín, Pháp 
An, Trí Ngộ. 
Bởi trên đường chính trị ông bị bao nỗi 
thăng trầm, nên không những ông thích 
giáo lý »chư hành vô thường, nhất thiết 
giai khổ; chư pháp vô ngã, tịch diệt vị lạc«, 
mà còn say mê cảnh giới tự tại nhất thiết 
tùy duyên. Tác phẩm: Sơn Cốc tập. 


HOÀNG ĐOAN BÁ 3# 3# 18 (?-1645) 
Cư sĩ đời Minh, tự Nguyên Công, hiệu Hải 
Ngạn Đạo Nhân, người Tân Thành (nay 
thuộc Giang Tây) Trung Quốc. Niên hiệu 
Sùng Trinh thứ 1(1628) đậu Tiến sĩ, làm 


309 


HOÀNG KIM ĐẢM TỬ THIÊN QUÂN TRỌNG ?## + ‡# # TT- #J 





quan Lễ bộ lang trung. Sau vì quân lính 
nhà Thanh bắt giam, ông bất khuất chịu 
chết. Ông rất thích Phật pháp, từng tham 
học với Thiền sư Vô Minh Huệ Kinh tông 
Tào Động. Ngày đêm tham cứu công án 
»Cây bách trước sân« có chỗ tỉnh ngộ. Tác 
phâm »DI sớ«, »Dao Quang Các tập«. 


HOÀNG KIM ĐẢM TỬ THIÊN 
QUÂN TRỌNG # + ‡# Ý 1  # 


Kẻ gánh vàng ròng nặng ngàn cân, Thiền 
tông dùng thuật ngữ này dụ cho khí thế 
mạnh mẽ của người ngộ đạo. Hư Đường 
lục q. 9 (Đại 47, 1055 thượng) ghi: »Í‡l 
=: HữẴỦ =>: ñ#IE€}IlRðĂ. 2 
†j mã kim ®#. H 8 X †E  %? 
HỊ zx: 1# 4 JŠ f T ?J .. - Tăng 
hỏi: Thế Tôn nói: Ta có Chính pháp nhãn 
tạng phó chúc cho Ma-ha Ca-diếp, ý này 
thế nào? Sư đáp: Kẻ gánh vàng ròng nặng 
ngàn cán«. 
































TY 


HOÀNG KIM TRẠCH # + *#. 


Chỉ cho già lam. Ngày xưa ở Ấn Độ, 
trưởng giả Tu Đạt muốn mua mảnh vuờn 
của Thái tử Kỳ Đà để xây cất tinh xá. Thái 
tử nói chơi: Nếu lát vàng ròng khắp vườn 
thì mới chịu bán. Trưởng giả y theo lời cho 
lát vàng khắp vườn. Thái tử cảm kích lòng 
chí thành của ông bèn hiến cúng mảnh 
vườn, trưởng giả liền xây dựng tỉnh xá Kỳ 
Viên. 


HOÀNG LONG ĐẠT # ïš :‡ 
Thiền tăng đời Tống, tên Kế Đạt, ở Hoàng 


Long, My Châu, người đời gọi là »Hoàng 
Long Đạt«. X. Kế Đạt. 


HOÀNG LONG HUỆ NAM THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC 3# ïš # # 3# ÉT 3# 4 
Còn gọi: Phổ Giác Thiển sư ngữ lục. Ngữ 
lục, l quyền, do Hoàng Long Huệ Nam nói 
vào đời Tống, Huệ Tuyển biên tập, được 
xếp vào Tục Tạng kinh tập 120 trang 1§7. 
Nội dung bao gồm các ngữ yếu, kệ tụng 
của Thiền sư Huệ Nam. Đầu tiên là 11 điều 
Thượng đường ngữ của Hoàng Long buổi 
đầu trụ Thiền viện Đồng An Sùng Thắng. 
Sau đó theo thứ tự là: 

— 13 điều ngữ lục của sư khi đời về chùa 
Quy Tông. 

— 14 điều pháp ngữ lúc ở núi Hoàng Bá, 
Quân Châu. 

— 14 điều ngữ lục ở núi Hoàng Long. 
Phần sau có 40 bài kệ tụng. Trong ngữ yếu 
cũng có thu thập các cơ ngữ của những bậc 
cô đức như: Dược Sơn, Hoài Nhượng, Hy 
Vận, Vân Môn, Đại Điện, Nghiêm Dương, 
Lâm Tế, Đức Sơn, Cảnh Thanh, Lặc Đàm, 
Vĩnh Gia, Bàng cư sĩ, Đại Châu. 


HOÀNG LONG HUỆ NAM THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC TỤC BỔ # iš 3# # 
X§ É: 3# #‡ tì 

Ngữ lục, do Hoàng Long Huệ Nam soạn 
vào đời Tống, Cao Phong Đông Tuấn ở 
viện Lưỡng Túc, chùa Kiến Nhân, Kyoto, 
Nhật Bản biên tập, được xếp vào Tc Tạng 
kinh tập 120 trang 201. Tác giả thu thập 
hơn 50 điều ngữ yếu của Thiền sư Hoàng 
Long Huệ Nam từ các sách: Liên Đăng 
Hội Yếu, Gia Thái Phố Đăng lục, Tục Cổ 
Tôn Túc Ngữ Yếu, Thiền Môn Niêm Tụng 
tập, Vĩnh Bình quảng lục, Vô Thị Giới 
Kham, Thiền sư ngữ lục và thu thập 12 bài 
kệ tụng từ các sách: Gia Thái Phổ Đăng 
lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên, Lâm Gian lục, 


310 


HOÀNH CAI THỤ QUÁT ‡# 3 E ‡# 





Vân Ngọa Kỷ Đàm để biên thành sách nảy 


HOÀNG LONG SƠN # ïš +; 

Núi nằm ở nơi giáp ranh của 3 tỉnh Tương 
(Hồ Nam), Ngạc (Hồ Bắc), Cám (Giang 
Tây), phía tây huyện Tu Thủy, tỉnh Giang 
Tây, Trung Quốc. Là ngọn núi chính trong 
dãy núi Mạc Phụ, cách mặt biển hơn I1. 
500m, diện tích khoảng 27 kii. 

Tương truyền trên đỉnh núi có một con 
rồng vàng có thể kêu gió gọi mưa nên núi 
này được đặt tên »Hoàng Long«. Đời 
Đường, ngài Hối Cơ khai sơn, đến đời 
Tống ngài Huệ Nam hoằng dương thiền 
pháp ở núi này. Các đời sau kế thừa ngài 
làm thành pháp hệ »Hoàng Long phát«, 
các vị đó là: Tổ Tâm, Ngộ Tân, Duy 
Thanh, Trí Minh, Đức Phùng, Đạo Chấn, 
Pháp Trung. Họ nối tiếp trụ trì ở núi này 
hơn 150 năm, tông phong rất thạnh. 

Dưới núi là chùa Hoàng Long, chỉ còn 2 
gian điện sót lại, mé bên trái chùa có »Tĩnh 
tỉnh« (giếng sao) và Tứ phương Thạch 
Tỉnh đình được xây vào đời Minh là vẫn 
còn hoàn hảo. 


HOÀNG LONG TỨ GIA NGỮ LỤC 
3 it vụ 4 38 Ê 

Ngữ lục, 4 quyền do Huệ Tuyên biên tập 
vào đời Tống, bao gồm ngữ lục của 4 vị 
Thiền sư thuộc phái Hoàng Long, tông 
Lâm Tế, được xếp vào 7c Tạng kinh tập 
120. Theo thứ tự là: 

1. Hoàng Long Huệ Nam Thiên sư ngữ lục. 
2. Bảo Giác Tổ Tâm Thiển sư ngữ lục của 
Hồi Đường Tổ Tâm, đệ tử ngài Huệ Nam. 
3. Tử Tâm Ngộ Tân Thiên sư ngữ lục của 
Tử Tâm Ngộ Tân, đệ tử ngài Tổ Tâm. 

4. Siêu Tông Huệ Phương Thiên sư ngữ lục 


của Hòa Sơn Huệ Phương, đệ tử ngài Ngộ 
Tân. 

Huệ Tuyền — người biên tập ngữ lục này — 
chính là bạn đồng môn với Hòa Sơn Huệ 
Phương. Quyên đầu có bài tựa do Tiền Mật 
viết vào niên hiệu Thiệu Hưng thứ II 
(1141) đời Tống. 


HOÀNG MẬU LÂM # #4 3 Œ- 
1933) 

Học giả Phật giáo cận đại, người tỉnh 
Quảng Đông, Trung Quốc. Ông tinh thông 
Anh văn, từng ở Hongkong và nước Anh 
để nghiên cứu về tư tưởng Tiểu thừa. Sau 
ông quy y với đại sư Thái Hư và tin theo 
Đại thừa. Tác phâm: Ông dịch sang Anh 
văn các quyền kinh: Pháp Bảo Đàn, Thập 
Thiện Nghiệp Đạo và sáng lập tạp chí Phát 
giáo Trung Quốc. 


HOÀNH BỆNH 3# zš 

Bệnh tật bất ngờ. Lám Tế ngữ lục ghi: »Ỳ# 
Đị #Ñ tí 3H HỆ. BR & ñẾ ñj T H 
, Ả8 HỆ RA. B # ĐỚN: — 
Khi được thiên duyệt pháp hỷ thì hào 
quang nơi thân tự chiếu, nghĩ đến mặc liền 
có muôn lớp lụa là, nghĩ đến ăn liền có đây 
đủ trăm vị, cũng không có bệnh tật bất 
ngờ«. 









































HOÀNH CAI THỤ QUÁT 3# ‡ # 
3£ 

Còn gọi: Hoành cai thụ mạt. Thiền pháp 
được lập bày một cách xứng tính (tùy tính 
nhậm ý), chẳng bị câu thúc mà còn khế 
hợp ở mọi chỗ, là thiền pháp được vận 
dụng đến cảnh giới cao siêu. Mật Am ngữ 












































lục ghi: »4# bú ## #ll HữỊ JR , #4 32 Ất 
3, S8 —H=, HÉ?RNi: l 3 
E% †H. Ất Ấ bấm lý. — Ngồi yên thấy 


31 


HOÀNH ĐẢM TRỤ TRƯỢNG ## ‡§ ‡t kt 





tiếng hòa vang thuận, muôn pháp không 
khác; căn cơ lạnh lợi vừa trông qua sự vật 
liển phán đoán được; đấy là thiển pháp 
được vận dụng đến cảnh giới cao siếu, cho 
lấy đúng thời«. 


HOÀNH ĐẢM TRỤ TRƯỢNG 33 
‡§ #1 


Chư tăng ra ngoài hành cước. Ván Môn 











quảng lục q. trung ghi: »ƒ! lñ]: “ 2® #® 
7 Hỹ ñøm fỊ? lữ 2z: Đá jã †È , 
P Bị JL. — {E †T ƒ Rl.. — Tăng hỏi: 





Lúc Đồng đi Xuân lại thì thê nào? Sư nói: 
Ra ngoài hành cước khắp nơi, mặc cho 
ông ra ngoài hành cước«. 


HOÀNH MIỄN THỤ TOẠ 3š 1#. # 
+ 

Năm ngang ngồi thăng, chỉ cho việc bình 
thường, lẽ , nhiên. NĐHN dq. II ghi: 
»Ñ {tƑ á¿ 3l Họ Á? HH 2x: Bế RS 5S 
“#_„ — Hỏi: Thế nào là người trong đạo? 
Sư nói: Nằm ngang ngồi thẳng«. 











HOÀNH NIÊM 3# 3 

Còn gọi: Hoành niêm thụ phóng, Hoành 
niêm đảo dụng. Lúc Thiền sư chỉ dạy 
người học, ngải tùy ý nói một cách vô 
ngại. Bích Nham lục q. 1 ghi: »3Ä ZZ 5 
CÄñM )# #24 #M BÀ ¿ ¿ ¿ 
# Jộ TU Jˆ E # ñT Z ñÌ fềv JjT ĐI lã 
†h f8 H. 3# f7 WRfT. 8# kKH#:s- 
Ông già này (Triệu Châu) suốt đời không 
dùng đánh hét để tiếp người... Bởi vì ông 
ta (Triệu Châu) cả đời không có nhiễu suy 
nghĩ so đo, cho nên tùy ÿ nói làm ngược 
làm xuôi một cách tự tại«. 









































HOÀNH XUYÊN 3# )I 
Hiệu của Thiền tăng Như Củng đời Tống 


mạt Nguyên sơ. X. Như Củng. 


HOÁT HOÁT 3 # 

Hiểu rõ, thông đạt. Bài Nhất Bát Ca trong 
CĐTĐL q. 30 ghi: »k 2Ã ñH ññ 2Ñ *Â 
ÑÑ v le ME Ñ SG RỀ ŸÝ o — Bậc trượng 
phu đối với cơ ngữ Của Hgười xưa cắn 
thông đạt, đừng bắt chước kẻ ngu hiểu biết 
qua loa«. 


HOÁT NHIÊN #3 ¿4 

Hiểu rõ, rõ ràng. Chương La-hầu-đa-la, Tổ 
thứ 16 trong CĐTĐL q. 2 ghi: »ÄŸ ÿ# 2Ò 
# #ñ #4 v HỊ 3 J# Hữ ‹ — Tâm ý Nan-để 
hiểu rõ liễn xin ngài độ thoát«. 


HOẠT CÚ, TỬ CÚ !#£ 4 # 4) 

Còn gọi: Hoạt ngữ, tứ ngữ. Hoạt cú là câu 
linh diệu, vượt thoát mọi phân biệt. Tử cú 
là câu nói không hoạt dụng. Lm Gian lục 
q. thượng (Vạn Tục 148, 299 hạ) ghi: »ï# 
!†Ọ#iãi. 4 Rñ 7fU: äH'h Mãn, # N ìH fJc 
- Thiền sư Động Sơn Thủ Sơ bảo: Trong 
câu có lời gọi là tử cú, trong câu không lời 
gọi là hoạt cú«. Theo: PQĐTĐ của nhóm 
Từ DI. 








HOẠT KẾ + ‡† 

I. Nghề nghiệp mưu sinh, công việc. 
Trong các trước tác Thiền tông phần nhiều 
dùng từ này để dụ cho thiền pháp hoặc 
hành vi cơ dụng. Mật Am ngữ lục ghi: »}Ÿ 
HỊ 4 JH lễ ñ J). K M ƒR đế ñH 5Ä 
St. — Z fẪlỦ BH ññ. = RR #H ĐỲ 
t 3L lÄ. — Vuông tròn không cần đến cơ 
mưu, dài văn chớ đem nói nín tìm. Một 
chiếc búa cũng là nghệ nghiệp chân chính, 
suy nghĩ chỉ làm phí thời gian.« 



































2. Công cụ, gia sản sinh sống. Chương 
Khuông Ngộ Thiền sư trong CĐTĐL q. 17 


312 


HOÀẰNG GIÁC ĐẠI SƯ 1⁄ #‡ % 





ghi: »Ï]: #H fƒ &Z HỊ Ƒ] 3š đi. 
H: šñ ñF — 1 #t¿ — Hỏi: Thế nào là 
đóng cửa tạo xe? Sự đáp: Gia sản không 
Có ØÌ cả.« 





























HOẠT NHÂN KIẾM :£ ^. $| 
Đối lại: Sá/ nhân đao (Đao giết người). 
Qươm cứu sống người; kiếm, đao được 
dùng đề dụ cho trí huệ. Thiền tông dùng từ 
Hoạt nhân kiếm để dụ cho khả năng đánh 
thức người học quay về linh tính sẵn có. 
Ngược lại, Sát nhân đao để chỉ cho phương 
tiện làm cho người học mắt kẹt vào tình 
thức phân biệt. Chương Nham Đầu Toàn 
Khoát trong CĐTĐL q. 16 (Đại 48, 152 
hạ) ghi: »#i #l #È fí  Á JJ. H ## ìñ 
À fll. — Thạch Sương tuy có đao giết 
người, nhưng không có gươm cứu người«. 
Phần Thùy Thị, tắc 12, Bích Nham lục (Đại 
48, 152 hạ) ghi: »ất Ñ JJ. ìí Á lv 
-EtfrZ Mj. 73 H Z Ml #4. 
— Đao giết người, gươm cứu người là quy 
cách đã có từ xưa, và cũng là chỗ then 
chốt ngày nay«. Theo: PQĐTĐ của nhóm 
Từ DI. 
























































HOẰNG BIỆN Z2 ‡‡ 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Hoài Uẩn, trụ chùa Đại Tiến Phúc ở 
Trường An. Vua ban hiệu »Viên Trí Thiền 
sư«. 


HOẰNG CHIẾU ĐẠI SƯ 72 #8 % #ÿ 
Thiền tăng đời Đường, thụy hiệu Linh 
Huấn. 


HOẰNG CHÚC 2 ‡# (610-1683) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Mao, người xứ 
Sơn Dương (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây) 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Tung Nhũ 


Đạo Mật, tông Tào Động. Sư trụ trì chùa 
Hồng Phúc. 


HOẰNG CHỨNG #2 ‡# (1588-1646) 
Thiền tăng đời Minh, họ Chu, tự Tại Khả, 
hiệu Đại Thọ, người xứ Vô Tích (nay 
thuộc tỉnh Giang Tô) Trung Quốc; nối 
pháp Thiền sư Hán Nguyệt Pháp Tạng, 
tông Lâm Tế. Sư trụ chùa Hoa Tạng ở 
Lương Khê, chùa Thanh Lương ở Tam 
Phong. 


HOẰNG CHƯƠNG 72 $ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Hoài Uân. Sư kế tiếp thầy, trụ trì chùa Quy 
Tông. 


HOẰNG ĐÀM #2 # (1602-1671) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Tô, tự Linh 
Thụy, người xứ Chư Thành (nay thuộc tỉnh 
Sơn Đông) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Tung Nhũ Đạo Mật. Sư trụ các chùa: Báo 
Ân, Bồ Đề. 


HOẰNG ĐẠO #2 z8 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người xứ 
Tuyển Châu, Trung Quốc; nối pháp Thiền 
sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn. Sư trụ viện An 
Quốc, Phúc Châu. Thụy hiệu »Minh Chân 
Thiền sư«. 


HOẰNG ĐẠO ĐẠI SƯ #2 ‡# % ## 
Thiền tăng đời Đường, thụy hiệu Duy 
Nghiễm. X. Duy Nghiễm. 


HOẰNG GIÁC ĐẠI SƯ 72 # % #£ 
1. Thiền tăng đời Đường, thụy hiệu Đạo 
Ưng. X. Đạo Ưng 

2. Thiền tăng đời Thanh, tên Đạo Mân, 
Vua ban hiệu Hoằng Giác Thiền sư. X. 
Đạo Mân. 


313 


HOẰNG GIÁC TỰ THÁP 3 #Ÿ 3¿ 1# 





HOẰNG GIÁC TỰ THÁP 3 # +3 
3 

Ở núi Ngưu Thủ, thành phố Nam Kinh, 
tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Niên hiệu Đại 
Lịch thứ 1 (766) đời Đường vua Đại Tông 
cảm ứng theo giấc mộng, ra lệnh xây tháp 
tại bên trái điện chùa Hoằng Giác, niên 
hiệu Đại Lịch thứ 9 (774) xây xong. Tháp 
hình bát giác 7 tầng bằng gạch, cao khoảng 
25m. Phần bên trong hình vuông, mỗi tầng 
không ngay thắng nhau mà xê xích 45o 
cho nên gọi là »Thác giác kết cấu«, thang 
lầu nơi trung tâm tháp nay đã hư. Mái tháp, 
đấu củng, tòa bằng đều bằng gỗ. Mỗi mặt 
tháp mở ra ba gian, bốn mặt mỗi tầng đều 
mở ra cửa vòm. Hai bên cửa tháp có khám 
đèn hình vuông, vách tường bên trong 
khám đều có làm bích động hình cung tròn 
để tăng cường hiệu quả phản quang. Đời 
Minh từng đại tu tháp này, ở mặt bên cửa 
tháp có bia khắc vào niên hiệu Sùng Trinh 
(1628-1643) đời Minh. Năm 1956 tại giữa 
đáy tháp phát hiện địa cung, trong có một 
tòa tháp Lạt-ma bằng vàng ròng, bên cạnh 
thấp có hộp sứ, bình ngọc, tượng Phật điêu 
khắc bằng sừng thú. 


HOẰNG GIÁO ĐẠI SƯ #2 ‡( % fƒ 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, hiệu Đạo Phổ. X. 
Đạo Phổ. 


HOẰNG GIÁO ĐẠI TRIỆT THIỀN 
SƯ 7^ ‡t X #⁄# Z# Éñ 

Thiền tăng đời Minh, tên Đàm Tốc được 
Minh Thái Tổ ban cho hiệu Hoằng Giáo 
Đại Triệt Thiền sư«. X. Đàm Tốc. 


HOẰNG KẾ Z2 ## (1605-1686) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Bộc, người xứ 
Tô Châu, Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 


Tung Nhũ Đạo Mật. Sư trụ chùa Trác Tích, 
có ngữ lục lưu hành ở đời. 


HOẰNG LỄ #2 3# (1600-1667) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Trương tự Cụ Đức, người 
xứ Cối Kê (nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc; nối pháp Thiền 
sư Hán Nguyệt Pháp Tạng. Sư trụ trì chùa 
Vân Môn Quang Hiếu. Tác phẩm: Cự Đức 
Lễ Thiên sư ngữ lục 13 quyền. 


HOẰNG NĂNG #2 š 

Thiền tăng đời Thanh, họ Phan, tự Sơn 
Dữu; nối pháp Hoà thượng Bồ-Đề Mật, 
tông Tào Động. Sư trụ các nơi: Cảnh Hội, 
Giang Phố, Độc Phong. 


HOẰNG NHẪN #2 #: 

1. Thiền tăng đời Đường (602-675), tổ thứ 
5 của Thiền tông, họ Chu, người xứ Hoàng 
Mai, Kỳ Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc) 
Trung Quốc; nối pháp Tứ Tổ Đạo Tín. 
Ngài trụ chùa Đông Sơn núi Song Phong 
huyện Hoàng Mai, nên người đời còn gọi 
tông phong của Ngài là »Đông Sơn pháp 
môn«. Tác phâm: Tối Thượng Thừa luận. 
2. Thiền tăng đời Minh (1599-1638), họ 
Trịnh, tự Đàm Cát, người xứ Tư Châu (nay 
là huyện Tư Trung, Tứ Xuyên) Trung 
Quốc; nối pháp Thiền sư Hán Nguyệt Pháp 
Tạng, tông Lâm Tế. Sư trụ chùa An Ản. 
Tác phâm: Ngã Tông Cứu 10 quyền, An Ấn 
lục, Tân Dư Ngoại tập. 


HOẰNG TÁN Z2 3Ÿ (1611-1685) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Chu, tự Tại Sám, 
người xứ Tân Hội (nay thuộc tỉnh Quảng 
Đông) Trung Quốc; nổi pháp Thiền sư 
Đảnh Hồ Đạo Khâu, tông Tào Động. Ban 


314 


HOẰNG TỪ QUẢNG TẾ TỰ TÂN CHÍ 7 #4 Jš * Sÿ ðƒ z 





đầu sư trụ Bảo Tượng Lâm, sau trụ Đảnh 
Hồ. Tác phâm: Đảnh Hồ Sơn Mộc Nhân 
Cư Tại Sám Thiên sư Thặng Cảo 5 quyền, 
Tứ Phần Giới Bản Như Thích 12 quyền, 
Quy Giới Yếu tập 3 quyền, Tâm Kinh 
Luận, Bát Quan Trai Giới. 


HOẰNG TẾ ĐẠI SƯ 52 3 % ## 
Thiền tăng đời Tống, hiệu Trí Hồng. 
X. Trí Hồng. 


HOẰNG THÁNH 52 # (1581-1658) 


Thiền tăng đời Minh, họ Vu, tự Thạc Cơ, 
hiệu Không Phàm, người xứ Kinh Khê 
(nay là huyện Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô) 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Tam 
Phong Pháp Tạng, tông Lâm Tế. Sư trụ 
chùa Tiêu Sơn ở Trấn Giang (nay thuộc 
tỉnh Giang Tô). Tác phẩm: N”ị Hội ngữ 
lục. 


HOẰNG THÀNH 2 Z3 (2-1641) 
Thiền tăng đời Minh, tự Nhất Mặc, người 
xứ Tiền Đường (nay thuộc Hàng Châu) 
Trung quốc; nối pháp Thiền sư Hán 
Nguyệt Pháp Tạng, tông Lâm Tế. Sư trụ 
chùa Đâu Suất ở Hoành Sơn, có ngữ lục 
lưu hành ở đời. 


HOẰNG THỪA 5+2 % (1585-1645) 


Thiền tăng đời Minh, họ Hùng, tự Vấn 
Thạch, người xứ Cánh Lăng (nay là Thiên 
Môn, tỉnh Hà Bắc) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Hán Nguyệt Pháp Tạng, tông 
Lâm Tế. Sư trụ chùa Tiêu Sơn, Trấn Giang 
(nay thuộc tỉnh Giang Tô) Thụy hiệu »Huệ 
Chiếu Thiền sư«, có ngữ lục lưu hành ở 
đời. 


HOẰNG TRÍ THIỀN SƯ # # ## # 
Là thụy hiệu của Thiền tăng Chính Giác 
đời Tống. X. Chính Giác. 


HOẰNG TRIỆT ï“ # (1588-1648) 
Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Bách, tự Huyễn Không, hiệu 
Đảnh Mục, người xứ Kim Lăng (nay là 
Nam Kinh) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Hán Nguyệt Pháp Tạng, tông Lâm Tế. Sư 
kế tiếp Thây, trụ trì chùa Thanh Lương ở 
Tam Phong. 


HOẰNG TRỮ 2 %# (1605-1672) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lý, tự Kế Khởi, 
hiệu Thối Ông, người xứ Thông Châu (nay 
là huyện Nam Thông, tỉnh Giang Tô) 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Hán 
Nguyệt Pháp Tạng, tông Lâm Tế. Sư từng 
trụ các chùa: Sùng Báo, Bảo Vân, Vân 
Nham. Tác phẩm: Nam Nhạc Kế Khởi Hòa 
thượng ngữ lục 10 quyền, Nam Nhạc Lặc 
Cổ 1 quyền, Vân Nham Ký Lược 1 quyền. 


HOẰNG TỪ QUẢNG TẾ TỰ TÂN 
CHÍ #ˆ Š J8 Z‡ ‡ ởï & 

Chí, 3 quyền, do Trạm Hữu soạn vào đời 
Thanh, Nhiên Tùng biên tập, được xếp vào 
Trung Quốc Phật Tự Sử Chí Vựng San tập 
1. Hoằng Từ Quảng TẾ Tự vào đời Nguyên 
gọi là Báo Ân Hồng Tế Tự, do các vị Vạn 
Tùng Hành Tú, Lâm Tuyền Tùng Luân nối 
nhau trụ trì. Tên thường gọi hiện nay là 
Quảng Tế Tự. Vào khoảng niên hiệu 
Khang Hy (1662-1722), Trạm Hữu dựng 
đàn Đại Bi, nảy ra sáng kiến sửa lại quyên 
chí, mới đưa ra thể lệ chung, sưu tập nhiều 
tư liệu, sau đó được Nhiên Tùng biên tập 
chỉnh lý làm 3 quyền. Phần đầu là Văn bia 
Hoằng Từ Quảng Tế Tự do vua ngự chế, 


315 


HOĂNG VIÊN 5/ lí (1s81-1643) 





bảng hiệu chùa do vua viết. Phần sau có 4 
môn: Kiến trí đồ, Bi minh tụng, Truyện ký 
tự, Phú tán bạt. Sách này được khắc bản 
vào niên hiệu Khang Hy thứ 43 (1704) đời 
Thanh. 


HOẰNG VIÊN ÿ^ ‡# (1581-1643) 
Thiền tăng đời Minh, họ Chu, tự Đạm Tử, 
người XỨ Ngô Huyện (nay là Tô Châu) 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Hán 
Nguyệt Pháp Tạng, tông Lâm TẾ. Sư trụ 
chùa Hiển Ninh ở núi Cao Đình. 


HÔ PHONG KHIẾU CHỈ °‡ #L »Ÿ ‡# 
Huýt sáo kêu gió. Từ này xuất xứ từ điển 
tích danh y Triệu Bỉnh đời Hậu Hán. Ngày 
nọ, Triệu Bỉnh muốn qua sông, gọi đò mà 
không a1 đáp lại; ông bẻn huýt sáo kêu gió, 
lấy nón làm thuyền qua sông. Đời sau, 
Thiền tông dùng điển tích này làm thuật 
ngữ để chỉ cho người học Đạo tham thiền 
đã tỏ ngộ, được tự tại giải thoát, xử thế linh 
hoạt không bị trói buộc. # Đường Hòa 
thượng ngữ lục q. 8 (Đại 47, 1045 thượng) 
ghi: »IƑ JÑ B ‡fƒ.. f7 2ï? Ít Á: H 
h #t. 4 Bị 1: 1t. — Huýt sáo kêu gió, 
thản nhiên nhự không có di; trăm người 
họp thành đám đông, không thuộc về sự 
cai trị của Vua«. 

















HỒ BỈNH 3# # 

Bánh mè. Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: 
si! 1H †ï # lš đế ?Š 2E H MỊI 8f. W\ 
#7 % Ẩl # fñH 8l Ø4. - Bồ Tái 
Quán Thé Âm đem tiên để mua bánh mè, 
lúc xoè tay hóa ra là cải bảnh bao«. 








HỒ LOẠN ở §U 
Nghĩa là câu thả. Tắc 1, Bích Nham lục 
(Đại 48, 140 thượng) ghi: »ử] ÄL †# ì . 





— Bàn luận cầu thả«. 

— Hồ tham, hoặc Hồ toản loạn tràng: 
Tham cứu câu thả. 

— Hồ loạn tọa: Ngồi chẳng theo ngôi thứ. 
— Hồ thuyết, Hồ đạo, hoặc Hồ thuyết loạn 
đạo: Xướng thuyết, nói năng càn. Theo: 
PQĐTTĐ của nhóm Từ Di 


HỒ NGÔN HÁN NGỮ 1” š  ?#ứ 
Nói năng hồ đồ, bậy bạ. NĐHN q. 16 ghi: 
»ïð 1M { ì« HH] ấí 3š ñR.. 2ï Ÿl |H] 2 , 
lịị {nƑ À f#? — Ở đây ông có thể nói năng 
hỗ đỗ. Néu đến Đông An thì ông làm sao 
vượt qua được ?«. 





HỒ THÍCH ở i8 (1891-1962) 

Học giả Phật giáo hiện đại, tự Thích Chị, 
người Tích Khê, An Huy, Trung Quốc. 
Năm I9l17 ông tốt nghiệp Đại học 
Colombia, đỗ bằng Tiến sĩ Triết học, về 
nước làm giáo sư Đại học Bắc Kinh. Năm 
1926, ông phát hiện nhiều sử liệu về Thiền 
tông thời kỳ ban đầu tại Thư viện Quốc 
Lập ở Paris, viện bảo tàng Đại Anh ở 
London. Năm 1938 nhậm chức Đại sứ Mỹ. 
Năm 1946 giữ chức Hiệu trưởng trường 
Đại học Bắc Kinh. Về già ông ngụ ở Đài 
Loan. Tác phẩm: 

— Tùng Dịch Bản Lý Nghiên Cứu Phật 
Giáo đích Thiên Pháp 

— Thiên Học Cổ Sử Khảo 

— Luận Thiên tông Sử đích Cương Lãnh. 
— Bạch Cư Dị Thời Đại đích Thiên tông 
Thé Hệ 

— Bồ-đề-đạt-ma khảo 

— Hà Trạch Đại Sư Thần Hội truyện. 

— Đàn Kinh khảo 

— Lăng-già Sự Tư Kỷ Tự. 

— Lăng-già Tông khảo 

— Thần Hội Hòa thượng di tập (Biên tập). 


316 


HỔ BÀO ĐỊNH HUỆ TỰ CHÍ J£ ÿñ zE Ÿï Sÿ z: 





HỒ QUỲ # # 

Quỳ theo tư thế: chỉ có một đầu gối chạm 
đất. Đây là cách quỳ của người Ấn Độ thời 
cô đại và của dân tộc thiểu số ở miền tây 
bắc Trung Quốc. Tiết Huệ Trung Quốc sư 
trong TĐT q. 3 ghi: »X Z2 El: lữ ÿ J# 
#. 35 ƒ f th Đi ñU? HỤ HH: ? lử 
NÐ 3ñ HỊ\ — ĐT #4 Â4Š lí. lữ J1 BI Đế lí 
El: 3# HH ñŠ HW lấ Eš s — Vua Đại Tông 
hỏi: Sau khi Thây diệt độ, đệ tử sẽ làm gì 
để nhớ? Sư đáp: Làm cho lão tăng một cái 
tháp vô phùng. Vua liền hỗ quỳ và nói: 
Thỉnh Thây ra kiểu tháp«. 






































HỒ THÊ ở 1# 

Thang lầu. Tiết Triệu Châu Hòa thượng 
trong TĐT q. 18 ghi: »fifi đã È} Zj.. ‡X Hi 
3 LH] .‹ — Sư làm sa đi dìu Nam 


Tuyên lên thang lẫu.« 








HỒ TÔN ở # 

1. Con vượn. Ni Tịnh ngữ lục q. hạ ghi: 
»ÃIJ “Ẽ Ø{ L Hí ?#É ƒ. = fñ 0H fá † 
Ất #Š. — Trên đầu cột phướn chiên bánh, 
ba con vượn đếm tiên đêm.« 

2. Dụ cho cái tâm lăng xăng bất an. Tiết 
Phá Am Tổ Tiên Thiền sư trong TTĐL q. 
35 ghi: »f† 1l Tí ñữ íøn : HH fá ƒ l# 
%®ft. Mã #t lmẩ ZK. HỦ Hl: ƑH j {b 
†E TY E£? 1 J 1X 7K H #Ã "hề Ấ¿ — 
Có đạo giả thỉnh ích: Cái tâm lăng xăng 
tôi nắm không được, xin sư rũ lòng chỉ 
dạy. Sư bảo: Cần nắm nó làm gì! Như gió 
thổi thì nước tự nhiên gợn sóng.« 















































HỔ BÀO ĐỊNH HUỆ TỰ # z# # # 
3 

Năm dưới núi Đại Từ, thành phố Hàng 
Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 
Nguyên tên là »Đại Từ Định Huệ Thiền 


Tự«, tục gọi »Hồ Bào Tự«. Tương truyền 
niên hiệu Nguyên Hòa thứ 14 (819) đời 
Đường Thiền sư Hoàn Trung cùng với đệ 
tử Tính Không đến đây cư trú, bị khổ vì 
không có nước. Một hôm nằm mộng thấy 
thần nhân báo rằng »Nam Nhạc có suối 
Đồng Tử đang sai khiến hai con cọp đời 
sang«, sáng ra quả thấy hai con cọp cào đất 
làm huyệt, nước suối phun lên, nên gọi là 
»Hồ Bảo Tuyêển«, nước suối ngọt lạnh, có 
tên gọi »Thiên hạ đệ tam tuyền«. Chùa này 
trải qua ba đời Tống Nguyên Minh bao lần 
phá hủy bao lần xây cất. Niên hiệu Ung 
Chính thứ 9 (1731) đời Thanh trùng tu, 
niên hiệu Hàm Phong thứ 11 (1861) bị 
chiến tranh phá hủy. Niên hiệu Đồng Trị 
thứ 6 (1867) xây cất lại. Núi non sừng 
sững bao quanh, phong cảnh đẹp đẽ tĩnh 
mịch. Phía tây suối Hồ Bào có tháp viện 
của cao tăng Đạo Tế (Tế Công) đời Tống, 
hậu sơn có điêu khắc và nặn tượng về 
»mộng hồ«. 


HỔ BÀO ĐỊNH HUỆ TỰ CHÍ # # 
Chí, do Thánh Quang biên soạn vào đời 
Thanh, được xếp vào Trung Quốc Phật Tự 
Sử Chí Vựng San tập 1. Hồ Bào Định Huệ 
Tự vốn được gọi là Đại Từ Định Huệ 
Thiền Tự, người đời gọi là Hỗ Bào Tự, 
nằm dưới chân núi Đại Từ, thành phố 
Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 
Vào niên hiệu Nguyên Hòa thứ 14 (819) 
đời Đường, Thiền sư Hoàn Trung dừng 
chân cất am ở đây. Sau đó am trải qua 
nhiều lần hư hoại và kiến thiết. Tự chí có 
bản Khang Hy đời Thanh, do Thiền sư 
Nhiên Thâm soạn bản thảo, Mao Kỳ Linh 
viết tựa, rất được khen ngợi. Đáng tiếc là 
bị binh lửa thiêu hủy vào niên hiệu Hàm 


317 


HỔ KHÂU THÁP Ƒš í lš 





Phong thứ II (1816). Vào năm 1900, Trụ 
trì chùa Thánh Quang cho biên tập lại Tự 
chí thành I tập bản thảo, chia ra: Thần ân, 
Kiến trí, các loại sơn thủy, sau mỗi loại có 
phụ ghi các bài thơ vịnh chùa trải qua 
nhiều đời. 


HỔ KHÂU THÁP ÿ, # 3 

Còn gọi: Ván Nham Tự Tháp. Tháp nằm 
trên đỉnh núi Hồ Khâu, thành phố Tô 
Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Khởi 
công vào niên hiệu Hiển Đức thứ 6 (959) 
đời Hậu Chu triều Ngũ Đại, hoàn thành 
vào niên hiệu Kiến Long thứ 2 (961) đời 
Tống. Là một tòa tháp gạch bảy tầng hình 
bát giác, kết cấu theo kiểu lâu các giống 
như gỗ, cao 47 mét. Thân tháp do ba phần: 
vách bên ngoài, hành lang bao quanh và 
tâm tháp tạo thành, tám mặt đều có làm 
cửa khốn và dùng gạch để xây những cấu 
kiện giống như gỗ như cửa số song chấn, 
bình tòa, cột trụ, đấu củng v,v... Tiến vào 
hành lang và lòng tháp các tầng có thể thấy 
cấu trúc tỉnh mỹ của đấu củng và khung 
trang trí, cho đến dùng vôi đắp các đồ án 
quét lên các màu đỏ, đen, trắng, vàng, 
xanh, sáng đẹp lạ thường tràn trề ý xưa. 
Năm 1956, khi tu bổ lại tháp phát hiện 
trong tháp những di vật văn hóa từ đời Ngũ 
Đại đến đời Bắc Tống như cái khám bằng 
gỗ chiên đàn, cái rương kinh bằng gỗ chiên 
đàn, tháp thiếp vàng, tượng Phật đồng, 
gương đồng, pho kinh bằng gắm lụa. Trải 
qua ngàn năm sương gió tháp vẫn đứng 
sừng sững, tượng trưng cho cô thành Tô 
Châu. 


HỔ KHÂU THIỆU LONG THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC #. # 44 # 3š Í§ ‡# ¿ 
Còn gọi: Hổ Khâu Long Hòa thượng ngữ 


lục. Ngữ lục, 1 quyên, do Hồ Khâu Thiệu 
Long soạn vào đời Tống, nhóm ông Tự 
Đoan... biên tập, được xếp vào Tc Tạng 
kinh tập 120, trang 791. Nội dung bao gồm 
các lời dạy của Sư ở: 

— Khai Thánh Thiền Viện tại Hòa Châu. 
— Chương GIáo Thiền Viện tại Tuyên 
Châu. 

— Linh Nham Thiên Tự, núi Hồ Khâu tại 
phủ Bình Giang, các bài tán Sơ Tổ, bài 
minh khắc ở tháp tên »Tống Lâm Tế Chính 
Truyền Hồ Khâu Long Hòa thượng«. Sách 
này được ấn hành vào niên hiệu Vạn Lịch 
thứ 20 (1592). 


HỔ KHÂU TỰ # # ‡ 

Chùa nằm ở núi Hồ Khâu ngã tư Sơn 
Đường ngoài cổng thành phố Tô Châu, 
tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Niên hiệu 
Hàm Hòa thứ 2 (327) đời Đông Tấn, quan 
Tư Đồ Vương Tuần và quan Tư Không 
Vương Mân sửa nhà làm chùa, lấy tên là 
Hồ Khâu Tự, chia làm 2 chùa đông, tây. 
Đời Đường do tránh tên húy mà đổi tên 
thành »Võ Khâu Báo Ân Tự«. Khi gặp 
pháp nạn Hội Xương, chùa cũng bị phá 
hủy; về sau chùa được dời lên đỉnh núi, 
nhập hai chùa làm một. Khoảng niên hiệu 
Chí Đạo (995-997) đời Tống, chùa được 
xây cất lại và đối tên là »Vân Nham Thiền 
Tự«. Từ đó, Thiền tông đại thạnh, chùa 
này trở thành đạo tràng tu hành của thiền 
tăng. Khi ngài Thiệu Long, phái Dương 
Kỳ, tông Lâm Tế trụ trì chùa này, tăng 
chúng tụ về đông đảo, tiếng tăm vang dậy, 
hình thành phái Hồ Khâu. 

Khoảng niên hiệu Thiệu Hưng (I131- 
1162) đời Tống, chùa Vân Nham quy mô 
hùng vĩ, có cung ngọc tháp báu, đình các 
nhiều tầng cực thịnh một thời. Trong 


318 


HỒI HOÁN | ‡2 





khuôn viên chùa có: Thiên Phật các, 
Chuyền luân đại tạng điện, Thổ địa đường, 
Thủy lục đường, La-hán đường, Già lam 
đường, Đại sĩ am, Ngọc Hoàng điện, Hoa 
thần miếu, là một đại tòng lâm của miền 
Đông Nam, được liệt vào một trong 10 
chùa Š núi (Ngũ sơn thập sát). 

Khoảng niên hiệu Khang Hy (1662-1722) 
đời Thanh, Vua ban cho tắm biển »Hồ Phụ 
Thiền Tự«. Chùa Hồ Khâu từ đời Tùy đến 
cuối đời Thanh đã 7 lần hư hoại, các kiến 
trúc cỗ may mắn còn sót lại gồm có: Vân 
Nham Tự tháp được xây vào thời Ngũ Đại 
và Đoạn lương điện được xây vào đời 
Nguyên. Còn Sảng các, Lãnh hương các, 
Ứng thúy sơn trang, Nhị tiên đình đều là 
các kiến trúc đời Thanh. 

Sau giải phóng, (1-10-1949) các kiến trúc 
mới được hoàn thành như: Hải dũng kiều, 
Ngộ thạch hiên, Tôn Võ tử đình, Thông U 
hiên, Ngọc Lan Sơn phòng, Vạn cảnh sơn 
trang v.v.. 


HỒ THỊ 1# !# 

Chỉ cha và mẹ. Hồ (li) là nương nhờ cha, 
Thị (l#) là nương nhờ mẹ. Tiểu truyện 
Thiền sư Quảng Nghiêm trong TUTA ghi: 
›-..7}J]Ñ A1. #6 K. X 2Ã dử 
đt. #€ 5} t ? šÄ4 5 3É. -Thiển sư họ 
Nguyễn, người Đan Phượng, từ nhỏ mồ côi 
cả cha lẫn mẹ, xuất gia và theo học với cậu 
là Bảo Nhạc. 











HỘ LÝ NHẬT MÃN # 8 H ï* 
Trong thất mỗi ngày đều đầy ắp người. 
Tiết 7rung Phong Hòa thượng Hành lục 















































trong TPQL q. 30 ghi: »Hj + 3š t †E 
W.. l4 ti. 2Ì) ÄE Hs ñ5 TX 
ñ# ñg ng ñ.« J!  H 8 . đụ: fổ 


Z 





° Pháp lượng của sư mênh mông, 











biện tài vô ngại, chí nguyện từ b¡ dìu dắt 
giúp đỡ, dạy dỗ dặn dò, trong thất mỗi 
ngày đều đây ắp người nhưng sư không lộ 
chút gì là mệt mỏi«. 


HỐI AM 1$ # 

1. Thiền tăng đời Tống, tên Huệ Quang, 
hiệu Hối Am. X. Huệ Quang. 

2. Thiền tăng đời Tống, tên Di Quang, hiệu 
Hồi Am. X. Di Quang. 


HỐI CƠ I§ ‡* 

Thiền tăng đời Đường, họ Trương, người 
xứ Thanh Hà (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Huyền 
Tuyên Sơn Ngạn. Sư trụ núi Hoàng Long ở 
Ngạc Châu (nay là huyện Vũ Hán, Hà 
Bắc), được vua ban hiệu »Siêu Huệ Đại 
Sư«. 


HỐI ĐƯỜNG '# # 
Thiền tăng đời Tống, tên Tổ Tâm, hiệu Hồi 
Đường. X. Tổ Tâm. 


HỐI PHU !# % 

Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, tên Bản Dự, hiệu Hối Phu. X. 
Bản Dự. 


HỐI SƠN l$ ›l; (1610-1672) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Vương tự 
Nguyện Vân, người xứ Thái Thương (nay 
thuộc tỉnh Giang Tô) Trung Quốc; nối 
pháp Thiền sư Cụ Đức. Sư trụ trì am Hải 
Tạng, chùa Vân Sơn Chân Như. Tác phâm: 
Thiên Môn Đoạn Luyện Thuyết, Phật Pháp 
Bản Thảo, Hiện Quả Tùy lục. 


HỒI HOÁN ø ‡*# 
Điều động, biến đổi, lôi cuốn. Lâm TẾ ngữ 
lục ghi: »l\ 2“ 5 ® fã . 1ñ ứ H 





319 


Ồ 


HỒI || 








HỖ 
- JW fE 






































j.. )W ƒE 2® H lễ J§. RÑl #ïí H lñ 
⁄ . NỊ ff J HÈ Hh. ƒủj — ĐJ lš f#. 
3% 1b ty zš [| #£. 4E # H Hs - Hiện 











nay người học chẳng được khai ngộ là 


bệnh ở chỗ nào? Chính là bệnh ở chỗ 


chăng tự tin. Nêu chăng tự tin, tức thì các 
ông rộn ràng lan man theo cảnh, bị muôn 
cảnh lôi cuốn chăng được tự do«. 


HỒI HỖ mœ Z 

1. Dung hợp. Tiết Mông Sơn Quang Bảo 
Thiền sư trong NĐHN q. 2 ghi: »I H #4 
đế ftREỹ. N§ Í§ ĐiÍ7. R Ế HH? - 
Khi tai mắt duyên theo thanh sắc, có phải 
là chống đối lại hay là dung hợp nhau«. 

2. Châm chước, do dự. Tiết Linh Nham 
Trọng An Thiền sư trong NĐHN dq. 20 ghi: 
»iU Jñ[ †H #:. MH Ấ#t || H .— Tận mặt 
trình nhau, không hề do dự«. 












































HỒI QUANG PHẢN CHIẾU 8= %, 

34 HỆ 

Vốn chỉ ánh nắng phản xạ từ chân trời vào 

lúc chiều tối. Thiền tông dùng từ này để 

chỉ cho việc xoay nhãn quang đang hướng 

ngoại tìm cầu trở về chiếu soi lại thân tâm 

của mình. Lâm Tế ngữ lục ghi: »iã F ft 
_ IHỊ 3X 3z Hq. Xí # m3: #8 tù 
Eñl ‡H Í?b 4` JIÌ › — Các ông ngay dưới lời 

nói của ta phải tự hôi quang phản chiếu, 

không nên tìm cẩu gì khác, phải biết thân 

tâm của mình không khác với Phật, Tố«. 

Chương Thạch Đầu Thảo Am Ca trong 

CĐTĐL q. 30, (Đại 51, 461 hạ) ghi: 

† Mr RE . #4 †E ñ 

MÈ Z5 ?M J lãm  EỊ? 

3m ` = HỆ 4# lữ 2K , 

šỹ ÄÊ 5 k T|F IHỊ Tƒ ‹ 

»Irụ n am, hưu tác giải, 

Thùy khoa phô tịch đồ nhân mãi? 
































Ni 








ũ 


















































. 


Hồi quang phản chiếu tiện quy lai, 
Quách đạt linh căn phi hướng bối«. 

»Ở thảo am này dứt kiến giải, 

Ai hay thuyết pháp để người nghe? 

Hỏi quang phản chiếu liễn trở về, 

Thấu đạt linh căn không thuận nghịch«. 


HỘI $ 

1. Đoàn thể Phật giáo, pháp hội. Lực Tổ 
Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh Tự của Đức DỊ 
có ghi: »— ## Iij ® ï4 Mỹ. ? HH mm fl 
bH» MÃ & jã +: C đế ã ñề ) 

48 fR  v Jã 7N {3H . — Y được truyễn 
3 lần mới đến Hoàng Mai, trong hội có 
700 Cao tăng nhưng chỉ có cự sĩ giã gạo 
(túc Huệ Năng) nhờ I bài kệ mà được 
truyền y làm Tổ đời thứ 6«. 

2. Lãnh hội, lãnh ngộ. Lâm Tế ngữ lục có 
ghi: » ÄÑ 4 . fŒ BỊ sò XE. — 
Người học chẳng “lãnh hội thường là do 
tâm điên cuỗng«. 

3. Hiểu. Tắc Hoa Lâm Nhị Hồ trong Thiên 
Uyển Mông Cầu (Vạn Tục 148, 208 
thượng) ghi: »4 ƒK lñ]: ñH ƒE f ƒ7 % 
lR f#t 1H út? BH H A. EÍ: # J#? 


















































H: 4® #. ññ <: LH ft ? ấ 
T . — Bùi Hưu hỏi: Sư làm hạnh nghiệp 





øìi mà cảm hóa được hai con cọp này? Sư 
im lặng hôi lâu bảo: Hiểu không? Đáp: 
Chẳng hiểu. Sư nói: Sơn tăng thường niệm 
Quản Âm«. 


HỘI THIỆN TỰ ‡ š 3 

Dưới ngọn Tích Thúy, núi Tung Sơn, 
huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung 
Quốc, là đạo tràng trọng yếu của tông Tào 
Động. Nguyên là hành cung mùa hè của 
vua Lý Văn Đế đời Bắc Ngụy, về sau 
quyên góp làm chùa Phật. Khoảng niên 
hiệu Khai Hoàng (581-600) đời Tùy đổi 


320 


HỒN LUÂN  #& 





tên là »Hội Thiện Tự«. Vào đời Đường ÿŸ 
tăng lữ tụ hội về đây càng lúc càng đông. 
Đạo An sau khi đắc pháp nơi Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn lui về ở chùa Hội Thiện. Pháp 
tự của ngài Thần Tú là Cảnh Hiền đã thị 
tịch tại chùa này vào niên hiệu Khai 
Nguyên thứ 11 (723). Vào đầu đời Đường, 
Thiền sư Nhất Hạnh cùng Luật sư Nguyên 
Đồng từng mở giới đàn Ngũ Phật Chính 
Tư Duy tại đây, nghiêm tịnh một thời, sau 
đó suy vi. Niên hiệu Đại Lịch thứ 2 (767) 
triều đình ra lệnh kiến lập Giới Đàn Viện 
phía tây chùa, mỗi năm có vài ngàn người 
đến thọ ĐIỚI, thiền tăng nổi tiếng Triệu 
Châu Tùng Thâm cũng thọ giới nơi này. 


HỘI THÔNG  :# (780-860) 

Thiền tăng đời Đường, họ Trịnh, tự Vô 
Ngôn, người Hồ Dương, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Bách 
Trượng Hoài Hải, hệ Nam Nhạc đời thứ 4, 
dòng Vô Ngôn Thông ở Việt Nam sư là Tổ 
khai sáng (Sư theo thuyền buôn sang Việt 
Nam vào niên hiệu Nguyên Hòa thứ 15 
(820) để hoằng pháp). X. Vô Ngôn Thông. 


HỘI THƯỢNG # + 
Còn gọi: Hội trung, Hội hạ, Thiền hội, 
Thiền tịch, Pháp hội, Pháp tịch. 

Nơi tập thể người học Thiền cùng sinh 
hoạt học tập, nghe thuyết giảng đạo pháp, 
tức là đạo tràng vậy. Tiết Thủ Đoan Thiền 
sư trong NĐHN về 19 ghi: »i| ®“ 7K XE 
+=: #WữH mui E,. tf#jh?#. 
3M #š ĐÀ 2 ®Š ‹ — Sư khai đường nói với 
môn đồ rằng: Khi xưa tại đạo tràng ở Linh 
Sơn, đức Thế Tôn giơ cành hoa, ngài Ca- 
diếp mỉm cười.« 

Tổ Đường Tập q. 3 ghi: »( = 3H ‡ Ö£ ) 
Xx®#m. MIE#. 8m4 






































ỳb đã v tà -†- UỤ. — (Tam Tổ Tăng 
Xán) tập họp người học thuộc mọi thành 
phân để sư thuyết pháp. Trong hội của Tổ 
có một Sa-di tuổi vừa 14.« 




















Linh Hựu ngữ lục ghìi: »ñ #l fÑẰ⁄ F H — 
XMị % #l 4: IJ lỊ # — Á #3 lu. — 














Có hai vị Thiển khách đến tại đạo tràng 
của Thiên sư Thạch Sương bảo: Nơi này 
chả có ai hiểu Thiên pháp cả.« 

Chương Hương Nghiêm Trí Nhàn trong 
CĐTĐL q. 11 ghi: »## lất f lñ] f 
II Rl #Ÿ . — Thiền sư Hương Nghiêm 
Trí Nhàn nương thân tu học tại thiên hội 
của Quy Sơn.« 

Tiết Thanh Nguyên Hành Tư trong NĐHN 
q. 5 ghỉ: »Ïj #ƒ 32 3š J§ J3 fE 3 Tổ - _ 
Thiển sư Hành Tư nghe tiếng đạo tràng 
Tào Khê, bèn đến tham vấn đạo pháp.« 














HỒN ‡£ 

Thực sự, rất. Tiết La Hán Quế Sâm Thiền 
sư trong NĐHN q. 8 ghi: »Ã!H hj f§ J8 
1H v HH l6 4 X4 HE ! — Hòa thượng nói 
như thế thực sự không từ bi.« 








HỒN LUÂN ‡ÿ # 

Còn gọi: Hổn luân, Cốt luân, Hót luân, 
Côn luân. Chỉ cho trạng thái hỗn độn, lờ 
mờ giống như một khối vẫn đục, trước khi 
trời đất chưa hình thành, âm dương chưa 
có phân chia rõ rệt. Thiền tông mượn từ 
này để chỉ cho một khối hồn nhiên, hoặc 
một vật chăng thể cắt chia. Đôi khi cũng 
được dùng để chỉ cho chân tính bình đẳng, 
vô sai biệt. Lâm TẾ Huệ Chiếu Thiển sư 


















































ngữ lục (Đại 47, 504 thượng) ghỉ: xi hử 
fủ 7. Jẻ bH NỊ Ƒ : TẾ ẤñH. HỤ 2x 
. =2 8‹ Hl Z - FÍ mm HẺ 4 

















Bl. El fl Hị È ?Š., —Sư thấy một vị 
tăng đi đến liên dang rộng hai tay, Tăng 





321 


HỒNG ANH ÿ‡ #t (1012-1070) 





không đáp được. Sư hỏi: Hiểu không? 
Tăng đáp: Chẳng hiểu. Sư nói: Không mở 
bày được chân tính, cho ngươi hai đồng 
tiên«. 


HỒNG ANH 3 3# (1012-1070) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trần, người đời 
gọi là »Anh Thiệu Vũ«¿ người xứ Thiệu 
Vũ (nay thuộc tỉnh Phúc Kiến) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Hoàng Long Huệ 
Nam, tông Lâm Tế. Sư trụ chùa Lặc Đàm. 
Tác phẩm: Lặc Đàm Anh Thiển sư Ngữ 
Yếu 1 quyền. 


HỒNG ÂN # #8 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Mã Tổ 
Đạo Nhất, sư trụ Trung Ấp ở Lãng Châu 
(nay là huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam) 
Trung Quốc. Người đời gọi sư là »Trung 
Ấp Ân«. 


HỒNG CỨU 3#, # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Nam Tháp Quang Dũng, tông Quy 
Ngưỡng. Sư trụ chùa Huệ Lâm ở Thiều 
Châu (nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh 
Quảng Đông) Trung Quốc. Thụy hiệu 
»Diệu Tế Đại Sư. 


HỒNG CHÂU TÔNG #‡ | # 

Môn phái của Mã Tổ Đạo Nhất (709-788). 
Hồng Châu là tên gọi tắt của xứ Nam 
Xương, C1ang Tây, ở đó có chùa Khai 
Nguyên, nơi Mã Tổ Đạo Nhất ở. Vì Ngài ở 
đây suốt đời để hoằng dương Thiền tông 
nên môn phái của Ngài mới được gọi tên là 
Hồng Châu Tông. Tông chỉ: Trong mọi 
sinh hoạt hàng ngày như: Khởi tâm động 
niệm, nhướng mày chớp mắt đều là hiển 
bày Phật tính. Theo: PQĐTTĐ của nhóm Từ 


DỊ. 


HỒNG HỒNG °‡ "+ 

Tiếng kêu của loài trâu, cọp, biểu thị âm 
thanh ghê rợn khiến loài khác kinh sợ. Từ 
này phân nhiều được dùng trong Phật giáo. 
Thiền tông thường dùng 2 chữ Hồng Hồng 
để biểu thị cảnh giới vô phân biệt không 
thể dùng văn tự ngữ ngôn giải thích được. 
Phần Khám biện trong Lâm Tế lục (Đại 47, 
504 thượng) ghi: »Íïf [ñ] 7Ÿ tị. # fƑ 
ñ& HH 1 :¿ thị z4ó RE EE¿ — Sư hói 
Hạnh Sơn: Thế nào là trâu trắng lộ thiên? 
Sơn đáp: Hông! hỗng!«. 











HỒNG HỒNG s1 sr 

Gào lên lớn tiếng. Chương Chí Công Hòa 
thượng trong CĐTĐL q. 29 ghi: »I ÁÑ 3X 
fñl 2 H. ñHÑ HÄ 8 HE HE. — Người 
thể gian mề muội hết sức, như chó sửa 
tiếng sắm ì ẩm.« 





HỒNG LÔ THƯỢNG NHẤT ĐIỂM 
TUYẾT #r 3š  — #: # 

Một mảnh tuyết ném vào lò đang rực cháy. 
Có 2 nghĩa: 

1. Vô thường, hư huyền. Chương Trường 
Thử Hòa thượng trong CĐTĐL q. 14 (Đại 
51, 413 thượng) ghi: »#ï 58 Jñ]: ä ld fñ 
{† R# lễ HỆ ff 1ô Ff? ñế 2x: jš 3% H_ 
ƒ W. 1 RE Mặ E # fh ĐT s— 
Thạch Đầu hỏi: Ông thấy đạo lý gì mà lễ 
bái? Trường Thử nói: Theo chỗ thấy của 
con thì nhự ném mảnh tuyết vào lò đang 
rực cháy«. 

2. Không để lại dấu vết. Tắc 69, Bích 
Nham lục (Đại 48, 198 hạ) ghi: »3Š đj #$ 
‡R. *Ä ll 2%. im ẤI lầ E — šh ®ị. — 
Việc vượt qua rừng gai góc đối với nạp 
tăng giống như việc làm không để lại dấu 










































































322 


HỒNG SƠN BẢO THÁP ÿ‡ !l¡ #3 # 





véf<. 


HỒNG NGHIÊM + 4# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Trường Khánh Huệ Lăng. Sư trụ viện 
Thủy Lục ở Phúc Châu. 


HỒNG NHÂN #‡ ‡# 

I. Thiền tăng đời Đường (828-901), họ 
Ngô, người xứ Ngô Hưng (nay là huyện 
Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc; 
nối pháp Thiền sư Linh Hựu, tông Quy 
Ngưỡng. Sư trụ viện Kính Sơn ở Hàng 
Châu. Vua ban hiệu »Pháp Tế Đại Sư«. 

2. Thiền tăng đời Tống, họ Hộ, người xứ 
Tương Thủy (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc) 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Thủ Sơn 
Tỉnh Niệm. Sư trụ chùa Thần Đảnh ở 
Tương Âm. 

Tác phẩm: Thần Đảnh Sơn Đệ Nhất Đại 
Yên Thiên sư ngữ lục. 


HỒNG NHẪN THIỀN SƯ # # z# 
É 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, tên Tùng Thâm, 
hiệu »Hồng Nhẫn Thiền sư«. X. Tùng 
Thâm. 


HỒNG NHƯ 3 + (1592-1664) 

Thiền tăng đời Minh, họ Đặng, tự Vô Trụ, 
người xứ Định Viễn (nay là huyện Mâu 
Định, tỉnh Vân Nam) Trung Quốc, nối 
pháp Thiền sư Triệt Dung Chu Lý. Sư trụ 
chùa Phúc Thành, Định Viễn. Tác phẩm: 
Thương Sơn tập, Không Minh tập, Khổ 
Hải Từ Hàng tập, Tông Môn ngữ lục, Nam 
Đăng Tục Diệm, Kê Sơn ngữ lục. 


HỒNG PHÚC TỰ 3 3# 3 
Còn gọi: Củ»a Hoỏe Nhai. Chùa thuộc số 


nhà 19 phố Hàng Than, Hà Nội, hiện là Tổ 
đình của phái thiền Tào Động, Việt Nam. 
Đây là ngôi chùa cô tương truyền có từ đời 
Lý, trải qua nhiều lần sửa chữa lớn vào các 
năm 1687, 1899, 1952. Phạm vi chùa trước 
kia khá lớn, sang thời Pháp thuộc bị thu lại 
như hiện nay. Phía trước là chính điện, 
phía sau là nhà Tổ và tăng phòng, xung 
quanh là hành lang. Trong chùa có 1 số bia 
đá, cô hơn cả là bia dựng năm Chính Hòa 
thứ 24 (1703) ghi rõ vị trí chùa ở phường 
Hòe Nhai tại Đông Bộ Đầu tức Bến Đông. 
Trong chùa có nhiều tượng, cổ nhất là 
tượng Cửu Long (Thích-Ca sơ sinh) và đặc 
sắc nhất là tượng vua Lê Hi Tông để tượng 
Phật trên lưng, rồi nằm phục xuống biểu lộ 
vẻ ăn năn sám hối. 

Năm 1963, Thành hội Phật giáo Hà Nội đã 
dựng tại chùa này tháp Ấn Quang để kỷ 
niệm Hòa thượng Thích Quảng Đức vì 
pháp thiêu thân vào ngày l1I. 6. 1963 tại 
Sài Gòn. 

Đây là ngôi chùa có cụ Tổ pháp chủ Thích 
Đức Nhuận thuộc dòng Tào Động trụ trì và 
viên tịch. 


HỒNG QUẢ ĐẠI SƯ 3 # % ## 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, tên Đạo Diên, 
thụy hiệu »Hồng Quả Đại Sư‹. X. Đạo 
Diên. 

HỒNG QUY 3# 3, 

Tức đại pháp. Thiền Lâm Bảo Huấn q. 1 
(Đại 48, 1019 thượng) ghi: »ÍJl —- 3# 7k 
ft È` — ñ. MR HÀ vú ẤN J ðSÍ. — 
Cũng nhự rót nước từ bình này sang bình 
khác, mới hay nối tiếp được đại pháp«. 


HỒNG SƠN BẢO THÁP # ›› # 3# 
Còn gọi: Linh Tế Tháp. Bởi tháp nằm phía 


323 


HỒNG TẾ ĐẠI SƯ ‡‡ ÿ‡ X li 





sau Bảo Thông Thiền Tự, núi Hồng Sơn, 
thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ bắc, Trung 
Quốc, cho nên gọi là »Hồng Sơn Bảo 
Tháp«. X. » Linh Tế Tháp.« 


HỒNG TẾ ĐẠI SƯ 3# 3# % fƒ 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, tên Hành Tư, thụy 
hiệu »Hồng Tế Đại Sư«. X. Hành Tư. 


HỒNG THỌ # #† 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Quốc Sư 
Đức Thiều, tông Pháp Nhãn. Sư trụ chùa 
Hưng Giáo ở Hàng Châu. 


HỒNG TIẾN 3t # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Thạch Sương Khánh Chư. Sư trụ núi Phúc 
Thuyền ở Phúc Châu. Thụy hiệu »Thiệu 
Long Đại Sư«. 


HỒNG TIẾN 3# #‡ 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư La 
Hán Quế Sâm. Sư trụ núi Thanh Khê ở 
Tương Châu (nay là huyện Tương Phản, 
tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc. 


HỒNG TRIỆU 3+ 3# (1586-1632) 
Thiền tăng đời Minh, họ Cao, tự Tấn Vân, 
người xứ Phùng Châu (nay là huyện Phùng 
An, Tứ Xuyên) Trung Quốc. Sư từng tham 
học với pháp sư Nhị Lăng Nhất Vũ. 


HỒNG XUÂN BÌNH 3 3š 3ÿ 

Dưới ngọn Thiên Trì, núi Nga My, tỉnh Tứ 
Xuyên, Trung Quốc. Xưa gọi là »Thiên 
Phật Am«, Thiền sư Sơ Sơn Tính Nhất đời 
Minh sáng lập, niên hiệu Càn Long thứ 5Š 
(1790) đời Thanh, Thiền sư Nga Vân trùng 
tu, bởi trước chùa có cây cổ thụ Hồng 
Xuân cho nên đổi tên là »Hồng Xuân 
Bình«. Tự viện tựa vào núi mà xây cất, lâu 


các tầng lớp một điện rồi một điện. Trong 
chùa có một ngọn đèn hoa sen ngàn Phật 
được làm vào cuối đời Minh cao khoảng 
Im, đường kính 70 cm, 7 cạnh, trên góc 
đèn có khắc rồng mây thú lạ, tỉnh xảo lung 
linh. Trên đèn điêu khắc 500 tượng Phật, 
công nghệ tình tẾ, tạo dáng sinh động. 
Xung quanh chùa núi rừng bao bọc xanh 
um tĩnh mịch. Mây mù trong núi bay bập 
bềnh, buổi sáng mùa hạ sương mù cuồn 
cuộn, là một trong mười cảnh đẹp ở Nga 
My. 


HỐT HỐT ĐỒNG ĐỒNG 
lH trẻ £ ]  šñ 





Hình dung lời nói vội vàng, không thận 
trọng, nói bá láp. Vân Môn quảng lục q. 
thượng ci »i: 2X ÌM 4 ñW HẾ ñã o 

Ei TT | ñh ñh HH ° zg 
⁄R K. 8. Tri TC HJ] 4 
TH 34 R i ME.  ñ ® lẾ‹ - Đừng 
để luống qua, chẳng biết tốt xâu, dụm đầu 
nói chuyện bá láp. Nếu lão tăng gặp, bắt 
lại khám nghiệm mà nói chẳng được, thì ta 
đánh cho gấy lưng, chớ bảo ta chẳng nói 
trướcl«. 









































HỐT LUÂN THÔN TẢO ñĐị ñ] & $ 
Nuốt trộng trái táo. Thiền sư dùng thành 
ngữ này để chỉ cho việc đọc kinh sách 
nhưng không hiểu, không tiêu hóa được. 
Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải của Thiền 
sư Trung Phong Minh Bản ghi: »Íf 2ï ïli 
+ ñJ {H iúv 1F ñJ th lv 1E & ñ fằ 
#® Íñ. đ — Nếu ông nói: Câu phải cũng 
quét, câu chẳng phải cũng quét, chính là 
nuốt trộng trái táo« 


























HỢP 2- 
Nên, cần phải, có khả năng. Minh Giác 


324 


HUỆ AN #ï % (582-7oo) 








ngữ lục q. I ghi: »ÄÑ 2Ã 3#f f#š v Â ñ% HỊ 
!ñ {[ J# Ef? - Trời người tụ hội, nên 








phát mình việc gì?«. 


HỢP ĐỒNG THUYỀN + E] # 

Còn gọi: Thừa Hợp Thuyển. Nghĩa là đi 
chung một chiếc thuyền mà không phân 
biệt thân phận khác nhau. Thiền tông dùng 
từ Hợp Đồng Thuyền để chỉ cho cảnh giới 
»Vô phân biệt«. Chương Nam Dương Huệ 
Trung trong CĐTĐL q. 5 (Đại 51, 245 
thượng) ghi: #t | F 2 HH] Ññ. ĐW Hã 
J& L- Ít ÃII ñlằ . — Dưới cây không bóng, 
vô phán biệt, trên điện lưu ly không trì 
thức«. 
































HỢP CAN 2- + 

Có nghĩa là »Quan hệ với... «. Hợp can 
nhân: Người có liên quan đến việc tống 
táng trong chùa. Theo: PQĐTĐ của nhóm 
Từ Di 


HỢP ĐẮC + ## 

Khả dĩ, có thể. Tiết Hoàng Long Chí 
Nguyện Thiền sư trong NĐHN q. 15 ghi: 
»ụ # E ƒƒ 4. HÁ Â fÑ 3X? - Yãi 
đường của ngài Ca-diếp, người nào có thể 
đắp?«. 


HỢP ĐẦU 2 ðñ 

Tương ứng, phù hợp nhau. Bài Cư Độn 
Tụng của Hòa thượng Long Nha trong 
CĐTĐL q. 29 ghi: X À ## it # ấ b V 
đ{ 3f ft lò Ìl Ä ĐH. — HỄ người học 
đạo chớ tìm câu, muôn việc vô tâm mới 
hợp (tương ứng với) đạo«. 























HỢP HẠ -- 
Còn gọi: 7zực hạ. Nghĩa là tức khắc, tức 
thì. Tắc 79, Bích Nham lục (Đại 48, 205 


hạ) ghi: Ä% F Íữi ñï lồ| 4Ä ƒ.. #t jt Ý 
X3. - Túc thì đặt cái tròng đề Đầu Tử 
bước vaäo«. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ 
Di 








HỢP SÁT 2- #‹ 

Kết thúc, cuối cùng. Khắc Văn ngữ lục 
trong CTTNL q. 43 ghi: »ll H — -EF J\ v 
— TP j# f 4s — Ngày 28 tháng chạp, 
sắp kết thúc một năm«. 














HỢP THỦ KHẨU 2- # œ 

Ngậm miệng. Ý nói không thể dùng lời nói 
để diễn tả nghĩa chân thật của Phật pháp. 
Tắc §, Bích Nham lục (Đại 48, 148 hạ) ghi: 
I tý 3Z 8#! ( ïš #ƒ ý lï. Â Hy H 
lƒ ) . — Cứ lải nhải mãi! Thúy Nham! 
(Con chôn tỉnh ranh này hãy ngậm miệng 
lại ẩi!)«. 





HỢP THỦY HÒA NÊ 4-  #z %, 

Chỉ cho sử dụng ngôn cú khai thị thiền 
pháp. Đây là pháp môn phương tiện. Tiết 
Lâm Tế Nghĩa Huyền Thiền sư trong 
NĐHN 4q. 11 ghi: »IỆ HỊ % in] lý. # lãi 
##. VWñW È. äkãmMỳ%. IE 
lÉ Đ¿ 1). — Chiếu dụng không cùng một 
lục, có hối có đáp, lập khách lập chủ, sử 
dụng ngôn cú ứng cơ tiếp vật.« X. Hòa nê 
hợp thủy. 















































HUỆ AN 3# % (582-709) 

Thiền tăng sống vào khoảng đời Tuỳ- 
Đường, họ Tiết, người xứ Chi Giang, Kinh 
Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc. 
Vốn tên là Đạo An, người đời sau gọi lầm 
là Huệ An và còn gọi là Đại An, nối pháp 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, là 1 trong 10 vị đệ tử 
lớn của Ngài. Người đương thời gọi sư là 
»Lão An Quốc Sư«. 


325 


HUỆ CĂN Ÿ#ï 





HUỆ CĂN # 3# 

Trí huệ Phật giáo giống như cội rễ hay phát 
sinh (nhánh lá) đạo pháp, là I trong ngũ 
căn (Tín, tấn, niệm, định, huệ căn). Tiết 

















Nghệ Ngôn Cong NHỌL q. 29 ghi: »ZE Ti 
‡†: E3.  ã Í#. | H ñ ĐJ. 3ï $ 
ấH #í 2E EU 1Ä } BR ĐỊ „BỊ BR IE RE 
%. #1 ®, H H Ø8 &. . 





BH 


Đố. ẨH ñỡ ĐH lế. + H Mế ñ 
Người chưa ngộ mà muốn vãng In cân 
phải niệm Phật thật thành tâm tha thiết. 
Nếu người tham thiên cũng thành tâm tha 
thiết như người kia thì mặc dù còn ở trong 
vòng trời người, giữ lấy chỗ ngộ; một khi 
sinh trở lại huệ căn chóng phát, siếu 
chứng Bỏ-để, không thể lường được«. 





° 


HUỆ CẨN 3š ## (1059-1117) 

Thiền tăng đời Tống, họ Giang, tự Phật 
Giám, người xứ Thư Châu (nay là huyện 
Tiềm Sơn, tỉnh An Huy) Trung Quốc; nối 
pháp Thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn, tông 
Lâm TẾ. Sư trụ chùa Hưng Quốc ở núi 
Thái Bình. 


HUỆ CẤU # z‡ (-913) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Bồ 
Điền, Tuyền Châu (nay thuộc tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc, còn gọi là »Trung Tháp 
Hòa thượng«; nối pháp Thiền sư Huyền Sa 
Sư Bị. Sư kế tiếp Huyền Sa trụ trì viện An 
Quốc ở núi Ngọa Long Phúc Châu. Thụy 
hiệu: Tịch Chiếu Thiên sư. 


HUỆ CHIẾU 3#. ## (1289-1373) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Ma, tự Đại 
Thiên, hiệu Mộng Thế Tâu, người xứ Vĩnh 
Gia (nay là Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc; nói pháp Thiền sư Hồi Cơ Hy 
Công. Sư trụ chùa Minh Khánh ở Lạc 


Thanh (nay thuộc Chiết Giang). Tác phâm: 
Huệ Chiếu ngữ lục. 


HUỆ CHIẾU THIỀN SƯ 3 #8 ‡ÿ f 
1. Thụy hiệu của Lâm Tế Nghĩa Huyền. X. 
Nghĩa Huyền. 

2. Thụy hiệu của Thiền tăng Hoằng Thừa 
đời Minh. X. Hoằng Thừa. 


__ HUỆ CƠ #š 3 (1603-1668) 

Thiền tăng đời Thanh, họ La, tự Thiết 
Bích, người xứ Doanh Sơn (nay thuộc tỉnh 
Tứ Xuyên) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Xuy Vạn Quảng Chân, tông Lâm Tế. Sư 
trụ trì chùa Tụ Vân, chùa Khánh Trung. 
Tác phẩm: Khánh Trung Thiết Bích Cơ 
Thiên sư ngữ lục 20 quyên, Khánh Trung 
tập 2 quyền. 


HUỆ CUNG # 3Ä (820-903) 

Thiền tăng đời Đường, họ La, người xứ 
Phúc Châu; nối pháp Thiền sư Đức Sơn 
Tuyên Giám. Sư trụ viện Thụy Long ở núi 
Tử Ngưng. 


HUỆ CƯ 8 # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Mân; 
nối pháp Thiên Thai Đức Thiều Quốc Sư, 
tông Pháp Nhãn. Sư trụ chùa Long Hoa ở 
Hàng Châu. 


HUỆ DUNG #š #+ 
X. Pháp Dung. 


HUỆ ĐÀM #3 Š' (1304-1371) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên-đầu 
đời Minh, họ Dương, tự Giác Nguyên, 
người xứ Thiên Thai (nay thuộc tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Tiếu Ấn Hân Công. Sư từng trụ các chùa: 
Ngưu Thủ, Thanh Lương, Quảng Huệ, Bảo 


326 


HUỆ HỶ ® # (1564-1639) 





Ninh. 


HUỆ ĐẠT # :‡ 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiên Thai 
Đức Thiều Quốc Sư, tông Pháp Nhãn. Sư 
trụ chùa Hoa Nghiêm ở Lộ Thành (nay 
thuộc tỉnh Sơn Tây) Trung Quốc. 


HUỆ ĐỊNH # # (1310-1378) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Ngô, tự Tất DỊ, 
người xứ Phần Dương, Sơn Tây. Nối pháp 
Thiền sư Không Tướng Khuê, đời thứ 24 
hệ Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Khai 
Nguyên ở Liêu Châu (huyện Tả Quyền, 
tỉnh Sơn Tây). 


HUỆ ĐỒNG ` F] 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trương, người 
xứ Ngụy Phủ (nay là huyện Đại Danh, tỉnh 
Hà Bắc) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Long Tế Thiệu Tu. Sư trụ chùa Phụng Tiên 
ở Thăng Châu (nay là huyện Giang Ninh, 
tỉnh Giang Tô). 


HUỆ GIÁC #. # 

1. Thiền tăng đời Đường; nối pháp Thiền 
sư Triệu Châu Tùng Thâm. Sư trụ chùa 
Quang Hiếu ở Dương Châu (nay thuộc tỉnh 
Giang Tô) Trung Quốc. 

2. Thiền tăng đời Thanh, hiệu là Chiếu Y. 
X. Chiếu Y. 


HUỆ GIÁC BẢO THÁP ‡# # # 3# 

Còn gọi: Giá Tổ Tháp. Tháp nằm phía sau 
Phổ Lợi Thiền Tự, núi Động Sơn, huyện 
Nghi Phong, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. 
Đây là mộ tháp của Động Sơn Lương Giới, 
do vua Đường Ý Tông ra lệnh xây cất. 
Tháp hình lục giác cao vài thước Tàu rêu 
xanh phủ kín, chỉ sót lại vài chữ »Sư Huệ 


Giác Bảo Tháp«. Phật giáo đồ xưa nay 
luôn xem tháp này là thánh vật, đỉnh lễ quỳ 
lễ. Cuối đời Minh, Hòa thượng Tịnh Thông 
từng kết am ở nhiều năm dưới tháp. 


HUỆ GIÁC ĐẠI SƯ 3. # % #f 
Thiền tăng đời Đường, thụy hiệu »ĐÐại 
Nghĩa«. X. Đại Nghĩa. 


HUỆ HẢI 3 ‡£ 

1. Thiền tăng đời Đường, họ Chu, người 
xứ Kiến Châu (nay là huyện Kiến An, tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc; nối pháp Mã Tổ 
Đạo Nhất. Người đời gọi sư là »Đại Châu 
Hòa thượng«. Tác phâm: Đốn Ngộ Nhập 
Đạo Yếu Môn Luận. 

2. Thiền tăng đời Thanh (1626-?), họ Tạ, 
tự Thủy Giám, còn gọi là Sa Ông, Ngụ 
Tâu, Ngụ Nhân, người xứ Ngạc Châu (nay 
là tỉnh Vũ Hán) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Độc Quan Hành Kính, tông Lâm 
Tế. Sư trụ các chùa: Thiết Phật, Thiên 
Vương, Địa Tạng, Hoàng Long, Thê Hiền, 
Quảng Huệ. Tác phẩm: 7hiên Vương Thủy 
Giảm Hải Hòa thượng Lục Hội lục 10 
quyên, Ngữ Hội lục 6 quyền, Thiên Vương 
Thúy Giảm Hải Hòa thượng Trụ Kim Túc 
ngữ lục 3 quyền. 


HUỆ HUY 3 Fÿ (1097-1183) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trương, người xứ 
Thượng Ngô (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Chân Hiết 
Thanh Liễu. Sư trụ chùa Tịnh Từ ở Lâm 
An (nay là Hàng Châu), được vua ban hiệu 
« Tự Đắc Thiền sư«. Tác phẩm: Linh Ấn 
Tịnh Từ Tự Đắc Thiên sư ngữ lục. 


HUỆ HỶ 3Ÿ -Š# (1564-1639) 
Thiền tăng đời Minh, họ Lưu, tự Tâm 


327 


HUỆ KHẢ ẩï nƒ (487-593) 





Duyệt, hiệu Hàn Khôi, người xứ Bồ Thành 
(nay thuộc Hà Bắc) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Chính Đạo. Sư nối tiếp Thây, trụ 
trì chùa Thiếu Lâm. 


HUỆ KHẢ 3š 3T (487-593) 

Thiền sư thời Bắc Ngụy, Bắc Tẻ, là Tổ thứ 
hai của Thiền tông, họ Cơ, ban đầu tên 
Thần Quang, người xứ Hồ Lao (nay là 
Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam) Trung Quốc, 
nối pháp Tổ Bồ-đề-đạt-ma. Thụy hiệu »Đại 
Tổ Thiền sư«. 


HUỆ KHAI 3# B] (1183-1260) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lương, tự Vô 
Môn, người xứ Hàng Châu, Trung Quốc; 
nối pháp Thiền sư Nguyệt Lâm Sư Quán, 
tông Lâm Tế. Sư trụ chùa Báo Quốc ở Cát 
An (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) sau dời về 
các chùa: Thiên Vũ, Thúy Nham, Khai 
Nguyên, Linh Nham, Tiêu Sơn, Bảo Ninh. 
Tác phẩm: Jó Môn Quan I quyền. 


HUỆ KHÔNG ĐẠI SƯ 3 # +% #f 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, hiệu »Tồn Đức«. 
X. Tôn Đức. 


HUỆ KIẾM # 3| 

Trí huệ Phật giáo dụ như cây kiếm, dùng 
nó cắt đứt tất cả phiền não và tà thuyết của 
ngoại đạo. Tiết Phố Hiền Nguyên Tổ Thiền 
sư trong NĐHN q. 18 ghi: 
kXx#x*#ÃñãaI 

Ñủ +ï ẾE 2 ‹> MlỊ Xấ 

3E 1H f ## 2È ìl sùb 

lr MỊ ý# Ẩl 2š JR HR . 

»ĐÐại trượng phu, bỉnh huệ kiếm 

Bát nhã phong hề kim cương diệm 

Phi đản năng tồi ngoại đạo tâm 

Tảo tằng lạc khước thiên ma đảm« 


-. 





kị 





B 














»Ðại trượng phu cầm kiếm huệ 
Ảnh Bát nhã hê kim cương lóe 
Đã hay ngoại đạo bạt tâm mê 
Lại khiến thiên ma lùi khiếp vía«. 


HUỆ KIÊN # 

Thiên tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Linh Ân Quy Nhân, tông Tào Động. Sư trụ 
núi Đại Dương ở Sính Châu (nay thuộc 
huyện Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc) Trung 
Quốc. 


HUỆ KINH ‡Ÿ ## (1548-1618) 

Thiền tăng đời Minh, họ Bùi, tự Vô Minh, 
người xứ Sùng Nhân (nay thuộc tỉnh Giang 
Tây) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Thường Trung, tông Tảo Động. Sư trụ 
chùa: Bảo Phương, Thọ Xương. Tác phâm: 
Vô Minh Huệ Kinh Thiên sư ngữ lục. 


HUỆ LÃNG 3# ð 

1. Thiền tăng đời Đường (765-835), họ Âu 
Dương, người xứ Thủy Hưng (nay thuộc 
tỉnh Quảng Đông) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên. Sư trụ chùa 
Chiêu Đề ở Đàm Châu (nay là huyện 
Trường Sa, tỉnh Hồ Nam). 

2. Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp 
Trường Khánh Huệ Lăng, tên thường gọi 
là »Lãng Thượng tọa«. Sư trụ viện Báo Ân 
ở Phúc Châu. 

3. Thiền tăng đời Đường (661-725), họ An, 
người Thuần An, Chiết GIang, Trung 
Quốc. Sư nối pháp Lục Tổ Huệ Năng, 
thuộc Thiền tông Nam tông đời thứ 2, trụ 
chùa Long Hưng ở Mục Châu (nay là 
huyện Kiến Đức, Chiết Giang). 


HUỆ LĂNG #3 3 (854-932) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Tôn, người đời 


328 


HUỆ MINH ĐẠI SƯ #ï H %4 lữ 





gọi sư là »Iôn Công«, người xứ Diễm 
Quan, Hàng Châu (nay ở phía tây nam 
huyện Hải Ninh, Chiết Giang) Trung 
Quốc; nối pháp Thiền sư Tuyết Phong 
Nghĩa Tôn. Thụy hiệu »Siêu Giác Đại Sư. 


HUỆ LIÊM # # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Bảo Phúc Tùng Triển. Sư trụ viện Chương 
Giang ở Hồng Châu (nay là huyện Nam 
Xương tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. 


HUỆ LONG #Ÿ ïš, (1005-1055) 

Thiền tăng đời Tống, họ Triệu, tự Tử 
Năng, người Phượng Tường, Thiểm Tây, 
Trung Quốc. Sư nối pháp đại sư Diệu 
Quang, thuộc tông Vân Môn đời thứ 6, trụ 
thiền viện Diên Thọ, núi Bạch Vân, Thiều 
Châu. 


HUỆ LUÂN 3 #® 

Thiên tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Bảo Phúc Tùng Triển. Sư trụ chùa Diên 
Thọ ở Đàm Châu (nay là huyện Trường Sa, 
tỉnh Hồ Nam) Trung Quốc. 


HUỆ MÃN # ï# 

I. Thiền tăng đời Đường, họ Trương, 
người xứ Huỳnh Dương (nay thuộc tỉnh Hà 
Nam) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Tăng Na. Sư trụ chùa Hội Thiện ở Lạc 
Châu (nay là Lạc Dương). 

2. Thiền tăng đời Tống (2-1206), hiệu 
Tuyết Nham, người đời gọi sư là »Tuyết 
Nham Huệ Mãn«; nối pháp Thiền sư Thẻ, 
tông Tào Động. Sư trụ chùa Đại Minh ở 
Từ Châu (nay là huyện Từ, tỉnh Hà Bắc). 


HUỆ MẠNG 3$ ® 
Pháp mạch của Phật giáo. Trí huệ là sinh 


mạng của Phật giáo nên gọi là Huệ mạng. 
Tiết Tục Nghệ TÊnP trong NHỌL q. 30 





















































ghỉ: »Ä 3š JE 24. Èš #t ƒmn Xí. 4 1H 
+% E \ #4. #J Mù J8 2°. BH BH ÿ đi 
ðỸ Fí ìhj. IMỦ #Ÿ ỲlH| #í ñŠ li {. 1W ÙÄ 
%FI. H8 Ñø. 8 T^X#H% 
Bề ! — Đạo lớn công bằng, pháp không 


thiên lệch. Đời sau vọng sinh nhân ngã, 
chia cắt hư không, người nổi pháp tông 
Lâm TẾ thì húy bảng tông Tào Động và 
ngược lại, cả hai đều làm hư mắt pháp 
môn, tự vùi chôn huệ mạng, hả không đau 
xót lắm saol« 


HUỆ MINH # 38 

1. Thiền tăng đời Ngũ Đại (895-975), họ 
Tưởng, người xứ Tiền Đường (nay thuộc 
tỉnh Hàng Châu) Trung Quốc, nối pháp 
Thiền sư Thanh Lương Văn Ích, tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ núi Đại Mai ở Ngân Huyện 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang). 

2. Thiền tăng đời Minh (1318-1386), họ 
Hạng, tự Tính Nguyên, hiệu Huyễn Ân, 
Huyễn Ấn Sinh; người xứ Hoàng Nham 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc; 
nối pháp Thiền sư Nguyên Tâu Đoan 
Công. Sư trụ trì chùa Kim Sơn ở Trấn 
Giang (nay thuộc tỉnh Giang Tô), sau dời 
về chùa Linh Ân ở Hàng Châu. 

3. Tăng nhân hiện đại (1859-1930), họ Ôn, 
pháp hiệu Viên Chiếu, người xứ Đinh 
Châu (nay là huyện Trường Định, tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc. Sư trụ chùa Linh 
Ấn ở Hàng Châu. Tác phẩm: /#„ệ Minh 
Pháp Sư Khai Thị lục. 


HUỆ MINH ĐẠI SƯ 3 %# % #? 
Thiền tăng đời Tống, vua Tống Thái Tông 
ban cho sư hiệu Hy Biện. X. Hy Biện. 


329 


HUỆ MINH THIỀN SƯ #‡ H 3š fị 





HUỆ MINH THIỀN SƯ # 1# 3# 
Thiền tăng đời Tống, hiệu Diên San. X. 
Diên San. 


HUỆ MỤC 3# R 
Hiệu của Thiền tăng Uấn Năng đời Tống. 
X. Uân Năng. 


HUỆ NAM # # (1002-1069) 

Thiền tăng đời Tống, họ Chương, người 
Ngọc Sơn, Giang Tây (có thuyết nói là 
người Thượng Nhiêu, Giang Tây) Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Thạch Sương 
Sở Viên, làm truyền nhân tông Lâm Tế đời 
thứ 8 và là sơ tổ phái Hoàng Long. Sư lần 
lượt trụ các nơi:Viện Đồng An Sùng Thắng 
ở Phúc Kiến, Lô Sơn Tây Thiền viện, 
Hoàng Bá Sơn tự ở Quân Châu (nay là Cao 
An, Giang Tây), chùa Sùng Ân trên núi 
Hoàng Long ở phủ Long Hưng. Có ngữ lục 
truyền bá ở đời. Thụy hiệu: Phổ Giác 
Thiền Sư. 


HUỆ NĂNG #* #š (638-713) 

Thiền tăng đời Đường, Tổ thứ 6 của Thiền 
tông, người khai sáng Nam Tông, họ Lư, 
nguyên quán Phạm Dương (nay là Đại 
Hưng, Bắc Kinh), sinh ở Tân Hưng, Nam 
Hải (nay thuộc Quảng Đông) Trung Quốc; 
nối pháp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài chủ 
trương tất cả chúng sinh đều có Phật tính, 
mỗi người đều có thể thành Phật, dùng 
cách dạy đạo giản dị, chú trọng cải cách lối 
dạy kinh nghĩa lộn xộn rối rắm của truyền 
thống Phật học cũ. 


HUỆ NGỘ THIỀN SƯ #‡ 1# 3# Ég 
Hiệu của Thiền tăng Xung Húc đời Ngũ 
Đại. X. Xung Húc. 


HUỆ NGUNG #š 8# (860-930) 

Thiên tăng đời Ngũ Đại, người xứ Hà Bắc, 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Hưng Hóa 
Tôn Tương, tông Lâm Tế. Sư trụ Nam 
Viện của Bảo Ứng Thiền Viện ở Nhữ Châu 
(nay là huyện Lâm An, tỉnh Hà Nam) nên 
sư còn có pháp hiệu »NÑam Viện«, người 
đời thường gọi »Bảo Ứng Thiền sư«. 


HUỆ NGUYÊN # # (1037-1091) 
Thiền tăng đời Tống, họ Nghê, người xứ 
Hồ Dương, Quảng Đông, Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư Huệ Nam làm truyền 
nhân tông Lâm Tế đời thứ 9, phái Hoàng 
Long đời thứ 2. Sư từng trụ các nơi: Thừa 
Thiên Vạn Thọ Tự, Ngô Giang Thọ Thánh 
Tự, Côn Sơn Huệ Nghiêm Tự, Hồ Châu 
Báo Bản Tự. 


HUỆ NGUYỆT THIỀN SƯ #3 ] # 
Éặ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, hiệu Pháp Đoan. 
X. Pháp Đoan. 


HUỆ NHÂN CAO LY TỰ CHÍ 3 B 
ĐA # #4 

Chí, 12 quyên, do Lý Trợ soạn vào đời 
Minh, được xếp vào Trung Quốc Phật Tự 
Sử Chí Vựng San tập 1. Vào đời Tống, 
Tấn Thủy Tịnh Nguyên trụ trì Huệ Nhân 
Thiền tự chú thích kinh Hoa Nghiêm. VỊ 
tăng Cao Ly là Nghĩa Thiên theo ngài Tịnh 
Nguyên học kinh Hoa Nghiêm, dùng giấy 
xanh giấy vàng để dịch 300 bộ kinh Hoa 
Nghiêm, đến nỗi chùa Huệ Nhân có tên là 
chùa Cao Ly. Vào khoảng niên hiệu Thiên 
Khải (1621-1627) đời Minh, Lý Trợ nhận 
lời yêu cầu của vị tăng trong chùa là Chỉ 
Thủy, biên tập tự chí, chia làm 10 loại: 
Nguyên thủy, Cảnh vật, Tổ đức, Đàn-na, 


330 


HUỆ PHƯƠNG ï 72 





Cung vũ, BI ký, Truyện chí, Tạp văn, Đề 
vịnh, Pháp tự. 


HUỆ NHÂN TỰ 3 B 3 

Bên bờ tây nam Tây Hồ, thành phố Hàng 
Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Niên 
hiệu Thiên Thành thứ 2 (927) đời Hậu 
Đường, Ngô Việt Vương Tiền Lưu sáng 
lập, gọi là »Huệ Nhân Thiền Viện«. Đời 
Tống Tấn Thủy Tịnh Nguyên vào ở chùa 
này, tăng người Triều Tiên là Nghĩa Thiên 
cũng đến đây học Hoa Nghiêm với Tịnh 
Nguyên. Thời vua Tống Thần Tông (1068- 
1085) đổi tên là »Huệ Nhân Giáo Viện« và 
xây bia kỷ niệm. Vào niên hiệu Càn Đạo 
(1165-1173) Viên Trùng Nghĩa Hòa trụ 
chùa này soạn »Hoa Nghiêm Niệm Phật 
Tam Muội Vô Tận Đăng« I quyển, đề 
xướng pháp môn niệm Phật viên dung Hoa 
Nghiêm. Sau khi Viên Trùng dời sang 
chùa Năng Nhân, Bình Giang, đặc biệt có 
hai Thiền sư Hoài Tường, Nghĩa Tận vào ở 
chùa này. Thời Tống Lý Tông (1225-1264) 
Pháp sư Dị Am đổi thiền viện thành giảng 
đường. Cuối đời Nguyên đại bộ phận kiến 
trúc bị chiến tranh phá hủy. Khoảng niên 
hiệu Chính Đức (1506-1521) đời Minh, 
Vạn Tùng Huệ Lâm vào ở chùa này, giảng 
thuyết kinh Hoa Nghiêm, đồ chúng vân tập 
vài ngàn người. Cao túc của Huệ Lâm là 
Dị Am Như Thông, Ngộ Huyền, Vô Tế 
Minh Huệ vào ở chùa này. Như Thông xây 
lại Thiên vương điện, Đại hùng điện, Luân 
tàng các, Diệu ứng điện, Chung lâu, Thiền 
đường. Minh Huệ kế thừa y bát tông Lâm 
Tế đời thứ 27, vào niên hiệu Vạn Lịch thứ 
6 (1578) trùng tu Huệ Nhân Tự cùng lập bị 
ký. Pháp tự Nguyệt Ấn khởi công xây 
dựng lầu kinh Hoa Nghiêm. Niên hiệu Càn 
Long thứ 22 (1757) ban cho hiệu »Pháp 


Vân Tự«. 


HUỆ NHẬT # H (1272-1340) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Thẩm, hiệu 
Đông Minh, người xứ Định Hải, Minh 
Châu nay là đông bắc huyện Ninh Ba, tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc; nối pháp Thiền 
sư Trực Ông Đức Cử, tông Tào Động. Tác 
phâm: Tổng Môn Vô Tận Đăng Luận, Bạch 
Ván Đông Minh Hòa thượng ngữ lục 3 
quyền. 


HUỆ PHONG * #L 

Gió Phật pháp, Phật pháp và sự giáo hóa 
của Phật Tổ như cơn gió bay đi khắp nơi.. 
Huệ Nam ngữ lục ghi: »ÑX ft 5ï RẢ EH 3ê 
J 3ƒ Bi. JR Ð H 4 Z£ H lHỊ H; — 
Muốn khiến cho Gió Phật pháp và Gió 
(đạo đức) của vua Nghiêu đều được nổi 
lên, ngõ hâu mặt trời Phật và mặt trời (rí 
huệ) của vua Thuần cùng sáng«. 








HUỆ PHƯƠNG # 3 

I. Thiền tăng đời Đường (629-695), họ 
Bộc; nối pháp Thiền sư Trí Nham, tông 
Ngưu Đầu. Sư trụ núi Ngưu Đầu 10 năm 
không xuống núi. 

2. Thiền tăng đời Tống (1073-1129), họ 
Cung, hiệu Siêu Tông, người xứ Lâm 
Giang (nay thuộc tỉnh Giang Tây) Trung 
Quốc; nối pháp Thiền sư Tử Tâm Ngộ 
Tân, tông Lâm Tế, phái Hoàng Long. Sư 
trụ chùa Hòa Sơn, Kiết Châu (nay là huyện 
Kiết An, Giang Tây). Tác phẩm: Siêu Tông 
Huệ Phương Thiên sư ngữ lục ] quyển. 

3. Thiền tăng đời Tống, họ Hứa, người xứ 
Đàm Châu (nay là huyện Trường Sa, tỉnh 
Hồ Nam) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Văn-thù Tâm Đạo, tông Lâm Tế. Sư trụ 
chùa Sở An, Đàm Châu. 


331 


HUỆ QUÁN #8 





HUỆ QUÁN #3 ` j 
Hiệu của Thiền tăng Hành Tu đời Ngũ Đại. 
X. Hành Tu. 


HUỆ QUANG # %, 

1. Thiền tăng đời Tống, họ Hạ Hậu, hiệu 
Tịch Thất, người xứ Tiền Đường (nay 
thuộc Hàng Châu) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Huệ Lâm Hoài Thâm, tông Vân 
Môn. Sư trụ chùa Linh Ân, Hàng Châu 

2. Thiền tăng đời Tống, hiệu Hối Am, 
người xứ Kiến Ninh (nay thuộc tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Ô 
Cự Đạo Hành, tông Lâm TẾ, phái Dương 
Kỳ. Sư trụ núi Quy Phong, Tín Châu (nay 
là huyện Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây). 
Tác phẩm: Hỏi Am Quang Thiên sư Ngữ 
Yếu 1 quyền. 


HUỆ QUANG #. +. (1888-1967) 

Tăng nhân hiện đại, họ Lý, pháp danh 
Thánh Như, biệt hiệu Phục Định, người 
huyện Tương Đàm, Hồ Nam, Trung Quốc. 
Sư từng học tại các Phật học viện: Khai 
Phúc ở Trường Sa, Vũ Xương ở Hồ Bắc, 
Trung Hoa ở Bắc Kinh, Báo Ân ở Thất 
Tháp và có sự thể ngộ khá sâu đối với các 
tông: Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tính, 
Tướng, Luật, Tịnh, Mật, Thiền. Tác phâm: 
Tông Môn Giảng lục, Thiên Học Chỉ Nam, 
Thiên Học Vấn Đáp. 


HUỆ QUẢNG 3# / (1576-1620) 

Thiền tăng đời Minh, họ Hàn, tự Nam 
Minh, người xứ Hải Diêm (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc; nối pháp Thiền 
sư Xa Khê. Tác phẩm: øgữ /„e 1 quyền. 


HUỆ QUẢNG ĐẠI SƯ 3 # % É# 
Thiên tăng đời Tống, hiệu »Quy Hiều«. X. 


Quy Hiểu. 


HUỆ SẢM #Ÿ # (1372-1441) 

Thiền tăng đời Minh, họ Vương, tự Hư 
Bạch, người Hồ Quảng, ở Đơn Dương (nay 
thuộc Giang Tô) Trung Quốc. Sư nối pháp 
thiền sư Phổ Trì, thuộc tông Lâm TẾ, trụ trì 
Đông Minh thiền tự. 


HUỆ SINH # # (2-1063) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi đời thứ 13. Sư họ Lâm, tên Khu 
Vũ, người làng Đông Phù Liệt, dòng dõi 
Lâm Phú ở núi An Trà, miền Bắc Việt 
Nam. Bài kệ đáp vua Lý Thái Tông về 
cách dụng tâm: 

2 + ãỊ #‡š v 3E # 7X ]È #t 
3í ÁN 1È Èšv  ? ER 
3í đi Â fúl H v “š” 
V324: vậi — HH SÌ 


































































































»Pháp bản như vô pháp 

Phi hữu diệc phi vô 

Nhược nhân tri thử pháp 

Chúng sinh đữ Phật đồng 

Tịch tịch Lăng-g1à nguyệt 

Không không độ hải chu 

Tri không không giác hữu 

Tam-muội nhậm thông châu« 

»Pháp vốn như không pháp 

Chẳng có cũng chăng. không 

Nếu người biết pháp ấy 

Chúng sinh cùng Phật đồng. 

Trăng Lăng-già vắng lặng 

Thuyên Bát-nhã rỗng không 

Biết không, không giác có 

Chính định mặc thong dong«. 

Tác phẩm: Pháp sự trai nghỉ, Chư Đạo 
Tràng Khánh Tán Văn 

Thiên Phúc, Thiên Khánh, Khai Quốc ó ở 
Tiên Du; Diệu Nghiêm, Bảo Đức v.v... Ở 


332 


HUỆ THANH Ÿšï ‡š (885-o6o) 





Vũ Ninh. Theo: Tiên sự Việt Nam của 
HT. Thanh Từ. 


HUỆ SÙNG THIỀN SƯ THÁP ‡# # 
Tÿ Ép 3+ 

Năm trong rừng tháp chùa Linh Nham, 
huyện Trường Thanh, tỉnh Sơn Đông, 
Trung Quốc, là mộ tháp của Thiền sư Huệ 
Sùng, cao tăng chùa Linh Nham đời 
Đường, được xây vào khoảng niên hiệu 
Thiên Bảo (742-755) đời Đường. Tháp cao 
khoảng 5,3m, toàn bộ xây bằng đá, là tháp 
một tầng mái chồng theo kiểu đình các. 
Dưới tháp là tòa Tu-dI, trên tòa xây thân 
tháp hình vuông. Mặt chính của thấp có 
cửa, ba mặt còn lại khắc cửa giả khép nửa, 
trên cửa có khắc đồ án Sư đầu, Kỹ nhạc, 
Phi thiên, Võ sĩ, diễn cảm sinh động hoạt 
bát, điêu khắc khỏe khoắn có lực, là phong 
cách nghệ thuật thời kỳ thịnh Đường. Tháp 
thất cũng hình vuông, đỉnh thất là hình cái 
đấu úp. Đỉnh tháp hình tứ giác nhọn đầu. 
Mái tháp dùng thạch bản lớp lớp chồng 
khít lên nhau. Trên tháp sát có lộ bồn, 
ngưỡng liên, bảo châu, là hình thức thông 
thường của thạch tháp một tầng đời 
Đường. Cả tháp tạo dáng vừa mạnh mẽ 
vừa đẹp đẽ. 


HUỆ TÀI ## 3 (?-1570) 

Thiền tăng đời Minh, tên đời là Nghiêm 
Đường, hiệu Thiên Dục, Tây Chiếu, người 
xứ Dương Lâm (nay là huyện Tung Minh, 
tỉnh Vân Nam) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Kính Sơn Vạn Tùng. Sư trụ chùa 
Mã Kỳ ở Tùng Giang (nay thuộc Thuợng 
Hải). 


HUỆ TẠNG #3 # 
Thiên tăng đời Đường, người xứ Phủ Châu 


(nay thuộc Giang Tây) Trung Quốc; nối 
pháp Mã Tổ Đạo Nhất. Sư cất am ở núi 
Thạch Củng nên người đời gọi sư là 
»Thạch Củng Hòa thượng«. 


HUỆ TẾ THIỀN SƯ 3 3# 3# 
Hiệu của thiền tăng Pháp An đời Ngũ Đại. 
X. Pháp An. 


HUỆ TẾ TỰ #. # 

Còn gọi: Phật Đỉnh Sơn Tự. Nằm trên núi 
Phật Đỉnh, Phố-đà Sơn, tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc. Nguyên là một thạch đình thờ 
Phật. Đời Minh tăng Huệ Viên sáng lập 
Huệ Tế Am. Niên hiệu Càn Long thứ 58 
(1793) đời Thanh mở rộng thành chùa đổi 
tên là »Huệ Tế Thiền Tự«. Niên hiệu 
Quang Tự thứ 33 (1907) Hòa thượng Văn 
Chính xây dựng thêm bèn trở thành chùa 
lớn, cùng với Phổ Tế Tự, Pháp Vân Tự 
được coi là ba chùa lớn ở Phổố-đà Sơn. 
Toàn chùa có 4 điện, 7 cung, 6 lầu. Đại 
hùng bảo điện mái đơn đỉnh yết sơn, rường 
cột khắc họa, chính giữa thờ Phật Thích-ca 
và hai vị đệ tử, không giống những chùa 
miếu thờ Quán Âm ở Phố-đà Sơn. Chùa ở 
trên đỉnh núi cao tĩnh mịch tuyệt tục. Tại 
đây nhìn xuống có thê thấy toàn cảnh Phổ- 
đà Sơn và biển cả bao la. Nếu như gặp thời 
tiết mây mù từng cụm mây trắng như sóng 
biển cuồn cuộn, lúc thì bồng bênh trên đầu, 
lúc thì trôi đi dưới chân, đây là một trong 
mười cảnh đẹp của Phố-đà. 


HUỆ THANH #Ÿ ?š (885-960) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người nước Tân 
La; nối pháp Thiền sư Nam Tháp Quang 
Dũng, tông Quy Ngưỡng. Sư trụ núi Ba 
Tiêu ở Sính Châu (nay là Kinh Sơn, tỉnh 
Hồ Bắc) Trung Quốc. 


333 


HUỆ THÀNH Ÿšï 3# (041-1007) 





HUỆ THÀNH Ÿ 3+ (941-1007) 

Thiền tăng đời Tống, họ Thôi, người xứ 
Dương Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tô) 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Pháp An, 
tông Pháp Nhãn. Sư trụ trì chùa Quy Tông 
ở Lô Sơn. 


HUỆ THẮNG ## J# (thế kỷ V) 

Thiền tăng thời Bắc Thuộc, ở chùa núi 
Tiên Châu, theo Thiền sư nước ngoải là 
Đạt-ma-đề-bà học pháp quán hạnh. Lưu 
Tích ở Bảnh Thành khi làm Thái Thú ở 
Nam Hải nghe đạo phong của sư, lúc về 
nước thỉnh sư cùng đi. Khi về tới Bành 
Thành, sư cư trú tại chùa U Thê. Sư giữ 
kín chỗ kỳ đặc, thường tỏ ra ngu ngốc, 
nhưng người ở lâu với sư rất kính trọng, 
những học giả về Thiền rất khâm phục. 


HUỆ THÂM # # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Chiêu Khánh Đạo Khuông. Sư trụ viện Từ 
Vân ở Liên Châu (nay thuộc huyện Liên, 
tỉnh Quảng Đông) Trung Quốc. Vua ban 
hiệu »Phô Quang Đại Sư. 


HUỆ THIỆP #' 3 (741-822) 

Thiền tăng đời Đường, họ Tạ, là đời sau 
của Tạ An đời Đông Tắn, người xứ Cối Kê 
(nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Sơn Trung, tông Ngưu Đầu. Sư trụ chùa 
Trang Nghiêm ở Kim Lăng (nay là Nam 
Kinh). 


HUỆ THÔNG #Ÿ :š (1431-1501) 

Thiền tăng đời Minh, tên đời là Thiệu, tự 
Đại Xiến, người xứ Chính Hòa (nay thuộc 
tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Hội Trung, tông Lâm TẾ. 


HUỆ TỊCH 3 ‡t (814-890) 

Thiền tăng đời Đường, là 1 trong 2 vị Tổ 
sư khai sơn tông Quy Ngưỡng, họ Diệp, 
người xứ Hoài Hóa (nay ở phía đông nam 
huyện Phiên Vũ, tỉnh Quảng Đông) Trung 
Quốc; nối pháp Thiền sư Quy Sơn Linh 
Hưựu. Sư trụ Ngưỡng Sơn ở Viên Châu 
(nay là huyện Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây). 
Người đời gọi sư là »Ngưỡng Sơn Tiểu 
Thích-ca«. Môn phong Ngưỡng Sơn: Dùng 
tay vẽ một vòng tròn, rồi vẽ trong ây I chữ 
hoặc l1 bức tranh để khai thị người học. 


HUỆ TÍNH #š ‡+ 
Thiền tăng đời Minh, hiệu Tổ Minh. 


HUỆ TỈNH #. 3 

Thiền tăng đời Đường: nối pháp Dược Sơn 
Duy Nghiễm. Sư trụ viện T¡ Thọ ở Tuyên 
Châu (nay thuộc Tuyên Thành, tỉnh An 
Huy) Trung Quốc. 


HUỆ TÔNG # # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người xứ 
Trường Khê (nay là huyện Hà Phó, tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Nham Đầu Toàn Khoát. Sư trụ chùa Linh 
Nham ở Cát Châu (nay là huyện Cát An, 
tỉnh Giang Tây). 


HUỆ TRÍ # # 

Thiền tăng đời Tống, tên Hy Biện. Huệ Trí 
là hiệu của sư do Ngô Việt Trung Ý 
Vương ban tặng. X. Hy Biện. 


HUỆ TRIẾT # # (765-846) 

Thiền tăng đời Đường, họ Kim, người 
nước Tân La (nay là Triều Tiên). Niên hiệu 
Nguyên Hòa thứ 9 (814), sư vào Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Trí Tạng Tây 


334 


HÙNG BIỆN PHÁP SƯ ĐẠI TỊCH THÁP j£ 3 * li X zš ‡# 





Đường, thuộc hệ Nam Nhạc đời thứ 4. 
Niên hiệu Khai Thành thứ 4 sư trở về 
nước, hoằng dương Thiền tông ở chùa Thái 
An, núi Đồng Lý, là Tổ khai sơn Đồng Lý 
Sơn Triều Tiên. 


HUỆ TRIỆT # 

Thiên tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Thạch Môn Hiến Uấn, tông Tào Động. Sư 
kế tiếp Hiến Uấn trụ trì chùa Thạch Môn ở 
Tương Châu (nay là huyện Tương Phản, 
tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc. 


HUỆ TRUNG 3 3#: 

I. Thiền tăng đời Đường (683-769), họ 
Vương, người xứ Thượng Nguyên, Nhuận 
Châu (nay là huyện Giang Ninh, tỉnh 
Giang Tô) Trung Quốc nối pháp Thiền sư 
Trí Oai, tông Ngưu Đầu. Sư trụ chùa Diên 
Tộ. 

2. Thiền tăng đời Đường (690-775), họ 
Nhiễm, người xứ Chư Ky (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc; nối pháp Lục 
Tổ Huệ Năng, là I trong 5 bậc tông tượng 
sau Lục Tổ. Thụy hiệu »Đại Chứng Thiền 
sư«, đời thường gọi »Nam Dương Quốc 
Sư«. 

3. Còn gọi: Chí Trung. Thiền tăng đời 
Đường (§17-88§2), họ Trần, người xứ 
Tuyên Du, Tuyền Châu (nay thuộc tỉnh 
Phúc Kiến) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Thảo Am Pháp Nghĩa. 


HUỆ TỪ #. # (800-872) 

1. Thiền tăng đời Đường, họ Trần, người 
Hà Bắc, Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 
Trí Viễn, thuộc tông Hà Trạch đời thứ 6, 
trụ chùa Đại Vân ở Thiều Châu, thu phục 
một con cọp để cưỡi, người đời gọi sư là 
Hồ Thiền sư. Có điềm linh dị khi xây tháp 


nên người trong làng gọi tháp của sư là 
Thánh Sư tháp. 

2. Thiền tăng đời Ngũ Đại (912-972), họ 
Long, tự Bảo Hoa, người Hoài Hóa (nay là 
Hoài Tập, Quảng Đông) Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư Lãng Thượng, thuộc tông 
Vân Môn đời thứ 3, trụ trì viện Địa Tạng ở 
Liên Châu (nay thuộc Liên, Quảng Đông). 
Hiệu: Minh Thức Đại Sư. 


HUỆ VIÊN # 

Thiên tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, tông Pháp Nhãn. 
Sư trụ chùa Thê Hiền ở Lô Sơn. 


HUỆ VIỄN 3# ‡š (1103-0076) 

Thiền tăng đời Tống, họ Bành, tự Hạt 
Đường, người My Sơn, Tứ Xuyên, Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Khắc Cần, 
thuộc tông Lâm Tế đời thứ 12, phái Dương 
Kỳ đời thứ 5. Sư trụ trì chùa Linh Ấn tại 
Hàng Châu, được vua ban hiệu Phật Hải 
Đại Sư. Tác phẩm: /2/ Đường tập, Phật 
Hải Đại sư ngữ lục. 


HÙNG BIỆN PHÁP SƯ ĐẠI TỊCH 
THÁP 2£ 3 ¿+ Éñ % #34 

Tháp ở hậu sơn chùa Cùng Trúc, thành phố 
Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 
Tháp có 4 phương 8 mặt 12 góc, xây bằng 
gạch, đáy tòa hình vuông, tháp sát hình 
tròn. Bia đá Bảo Vân tháp mình của Pháp 
sư Hùng Biện lập vào niên hiệu Chí Đại 
thứ 3 (1310) đời Nguyên. Nguyên trước 
khi lập mộ hiện di dời vào trong Hoa 
Nghiêm các. Pháp sư Hùng Biện họ Lý, 
sinh tại Côn Minh, tịch vào niên hiệu Đại 
Đức thứ 5 (1301) đời nguyên. 23 tuổi xuất 
gia, từng đi khắp nơi trong nước học Phật 
pháp 25 năm. Nguyên Thế Tổ ban pháp 


335 


HÙNG NHĨ SƠN ƒ£§ E tì 





danh »Hồng Cảnh«. Khi Lương vương làm 
vua Vân Nam, Hùng Biện trở về Vân Nam 
giảng dạy kinh điển Thiền tông, tiếng tăm 
càng nổi, đối với sự phát triển của Phật 
giáo Vân Nam và sự khai thác chùa Cùng 
Trúc có nhiều cống hiến. 


HÙNG NHĨ SƠN §š # 

Núi ở phía nam Lô Chi, Hà Nam, tiếp giáp 
với Vĩnh Ninh (Nay là huyện Lạc Ninh) 
Trung Quốc. Vì hai ngọn của rặng núi này 
dựng đứng lên như tai gấu nên núi được 
gọi là Hùng Nhĩ Sơn. Tháp của Tổ Đạt-ma 
được xây tại núi này. Bài Tự Đề của Tuệ 
Trung Thượng Sĩ có ghi: 

#4 1: ñ 3% 3 JÉ 
?⁄ H tHị ff[ jế Já In] 
—}É #ï #2 % lí Ilt 

T®# § H 5ï lễ Hà 

» Thu quang hữu bút mạc hình dung 

Khích mục sơn hà xứ xứ đồng 

Nhất phái Tào Khê hàn trạm trạm 

Thiên niên Hùng Nhĩ bích tùng tùng« 

»Sắc thu, bút khó vẽ nên hình 

Sông múi nơi nơi một vẻ thanh 

Một dải Tào Khê ngăn ngắt lạnh 

Nghìn năm Hùng Nhĩ chập chùng xanh«. 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI, 7ø văn 
Lý Trần của Viện Khoa học Xã hội. 





























HUYỂN BẢN + + 

Thiền tăng đời Tống; nối pháp Thiền sư 
Chi Đề Biện Long, tông Pháp Nhãn. Sư trụ 
chùa Linh Ấn, Hàng Châu. 


HUYỀN CƠ + 3X (645-720) 

Thiền sư ni đời Đường, họ Tạ, người Dư 
Hàng, Chiết Giang, Trung Quốc. Sư nối 
pháp Lục Tổ Huệ Năng, Nam tông đời thứ 
2, trụ Vô Tận Am, Tịnh Cư Am hoằng 


thiền pháp Tào Khê. 


HUYỀN CHỈ % # 

1. Ý chỉ huyền diệu, phần nhiều chỉ cho ý 
chỉ Thiền. Tín 7ớm Minh (Đại 48, 376 
trung) gh1: 

3# Jll }H Ä':. ¿ jủ lò }N 

%®ñ8 * H. ?k 7 % ñŸ 

»V1 thuận tương tranh 

Thị vị tâm bệnh 

Bắt thức huyền chỉ 

Đồ lao niệm tịnh«. 

»Thuận nghịch tranh nhau 

ấy là tâm bệnh. 








Chẳng biết huyền chỉ 

uống công niệm tịnh«. 

2. Thiền tăng đời Tống; nói pháp Thiền sư 
Bạch Long Đạo Hy. Sư trụ chùa Quảng 
Bình, Phúc Châu. 


HUYỂN ĐỒ + # 

Còn gọi: /„yểên lưu. Tăng đồ, tăng nhân. 
Tiết Đức Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 5 
ghi: »Hàm Thông sơ niên, Vũ Lăng Thái 
thú Tát Đình Vọng, nghĩnh thỉnh (Đức Sơn 
Hòa thượng) thỉ cư Đức Sơn, tự thị tứ hải 
huyền đồ, đông hạ thường doanh ngũ bách 
hĩ. — Niên hiệu Hàm Thông thứ 1, Thái thú 
Vũ Lăng là Tát Đình Vọng nghĩnh thỉnh 
Hòa thượng Đức Sơn về ở Đức Sơn, từ đây 
tăng đô khắp nơi tụ hội về vào mùa đông 
mùa hạ thường lên đến năm trăm người.« 


HUYỀN GIÁC + ## (665-713) 

Thiền tăng đời Đường, họ Đới, tự Đạo 
Minh, người xứ Vĩnh Gia (nay là Ôn Châu, 
Chiết Giang) Trung Quốc; nối pháp Lục 
Tổ Huệ Năng. Sư trụ chùa Long Hưng ở 
Ôn Châu. Tác phẩm: Vĩ Gia tập 10 
thiên, Thiên tông Ngộ Tu Viên Chỉ I 


336 


HUYỀN QUANG * 3+ (1254-1334) 





quyên, CJưứng Đạo Ca ] thiên. 


HUYỂN GIÁC ĐẠO SƯ + # ‡Ý Éạ 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, tên Hành Ngôn, 
hiệu »Huyễn Giác Đạo Sư«. X. Hành 
Ngôn. 


HUYỂN GIÁM + # 

1. Gương mẫu nhiệm. Chỉ cho chân tâm. 

2. Thiền tăng đời Nguyên, người xứ Khúc 
Tĩnh (nay thuộc Vân Nam) Trung Quốc; 
nối pháp Thiền sư Trung Phong Minh Bản, 
tông Lâm Tế. Sư trụ núi Đại Hoa. 


HUYỀN LỮ + 48 

Chư tăng. Chương Thủ Thanh Thiền sư 
trong CĐTĐL q. 22 ghi: »il % Ù* j# T 
lI. ft +» Z #4. # ñãñ hằïl Z. X 
1H #Ä 8š. — Sư xuất gia ở núi Nham Bi, 
sau khi ngộ tâm được mời ở chùa Thanh 
Tuyên, chư tăng kéo đến tụ hội«. 








HUYỂN NGỘ THIỀN SƯ + †# ‡š # 
Thiền tăng đời Đường, tên là Hoài Hựu, 
thụy hiệu »Huyền Ngộ Thiền sư«. X. Hoài 
Hựu. 


HUYỂN NHAI TÁN THỦ # # ‡# 
+ 

Trên bờ vực thắm buông tay. Thiền tông 
dùng từ này để chỉ cho cảnh giới Ngộ, hình 
dung việc vượt khỏi tâm ý thức giống như 
đã leo đến đỉnh núi, bốn bề là vực thắm mà 
còn bước thêm một bước và hai tay chăng 
vịn vào đâu. Tham thiền kệ trong Thiền 
Tịnh Hợp Yếu của Thiền sư Phương Tụ 
Thành ghi: 























# X§ lệ — „ ÿE Mi HT 
+ XE l ` TÌM 2E ìã 











»Tham thiền đệ nhất 


Tất dũng đả thoát 

Tát thủ huyền nhai 

Na vẫn tử hoạt?« 

»Pháp tham thiên bậc nhất 
Đập thùng sơn lúng đáy 
Trên vực thắm buông tay 
Hỏi làm chỉ sống chết?«. 


HUYỂN NHÂN *# ^. 

Chư tăng, tăng sĩ. Tiết Vân Môn Hòa 
thượng trong TĐT q. II ghi »H À PH Ò 
% Á 3 HmỊ Xã H!2E. Zr # 3Ÿ lh HỆ ấx 
Ä. ờ% đồ †l lủ RE ƒ + ‹¿ — Phật pháp 
xế chiều, chư tăng chớ nên rong chơi, lá 
vàng bọt nước lừa gạt chết người, đợi khi 
sắp chết hoảng hót thì còn nước xuôi tay«. 





HUYỀN NỘT + # (878-960) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Thôi, người xứ 
Cao Ly; nối pháp Thiền sư Tuyết Phong 
Nghĩa Tôn. Sư trụ viện Phúc Thanh, Tuyền 
Châu. 


HUYỀN PHONG + 1# (1266-1349) 
Thiền tăng đời Nguyên, họ Chu, vốn là 
người nước Sở, do đời ông làm quan ở 
Điền Nam nên bị xóa tên trong số ở Côn 
Minh, nối pháp Thiền sư Trung Phong 
Minh Bản, tông Lâm Tế. Sư trụ Hoa Đình 
ở Vân Nam. Tác phẩm: Cøzo Tăng truyện 
và Ngữ lục. 


HUYỂN QUANG + #%, (1254-1334) 

Thiền tăng đời Trần, thuộc dòng Trúc Lâm 
Yên Tử, tô thứ 3, nối pháp Thiền sư Pháp 
Loa. Sư tên Lý Tải Đạo, người làng Vạn 
Tải lộ Bắc GIang, miền Bắc Việt Nam. 
Năm 1274, đỗ Trạng Nguyên làm quan ở 
viện Hàn Lâm. Năm 1305 xuất gia, thụ 
giới tại chùa Vĩnh Nghiêm, làm thị giả đức 


337 


HUYỀN SA SƯ BỊ THIỀN SƯ NGỮ LỤC *% y ñị f 3š li š# # 





Điều Ngự. 

Tác phẩm: 

— Ngọc Tiên tập 

— Chư Phẩm Kinh 

— Công Văn tập 

— Phổ Tuệ ngữ lục. 

Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


HUYỀN SA SƯ BỊ THIỀN SƯ NGỮ 
LỤC % È li Z# ñỊ đã ¿ 

Còn gọi: Phúc Châu Huyền Sa Tông Nhất 
Thiển sư ngữ lục, Huyễn Sa Đại Sư ngữ 
lục, Huyền Sa ngữ lục. Ngữ lục, 3 quyên, 
do Huyền Sa Sư BỊ soạn vào đời Đường, 
Lâm Hoằng Viễn biên tập vào đời Minh, 
được xếp vào Tực Tạng kinh, tập 126, 
trang 487. Sách này thu thập những ngữ 
yếu chưa được đem vào bộ »Quảng lục« 
như: Thượng đường, niêm hương, thùy thị; 
bao gồm Huyền Sa lược truyện, 3 câu 
Cương tông, Huyền Sa phê bình cổ tắc 
công án. Sách này được ấn hành vào niên 
hiệu Thiên Khải thứ 6 (1626) đời Minh. 


HUYỂN SA SƯ BỊ THIỀN SƯ 
QUẢNG LỤC + ;}ÿ Éf 4# Zÿ fị #8 # 
Gọi đủ: Phúc Châu Huyễn Sa Tông Nhất 
Đại Sự quảng lục. Còn gọi: Huyền Sa 
quảng lục. Quảng lục, 3 quyền, do Huyền 
Sa Sư BỊ soạn vào đời Đường, Trí Nghiêm 
biên tập, sau đó được xếp vào Tực Tạng 
kinh tập 126, trang 351. Nội dung bao gồm 
các lời thượng đường, dạy chúng trong lúc 
thượng đường, Phương trượng lục, Phật 
tâm ấn lục. Quyền cuối có phụ lục »Ðường 
Phúc Châu An Quốc Thiên viện tiên khai 
sơn Tông Nhất Đại sư bỉ văn tỉnh tự«. 

Sách này được ấn hành vào niên hiệu 
Nguyên Phong thứ 3 (1080) đời Tống. 


HUYỂN SÁCH + # 


1. Thiền tăng đời Đường (668-746), họ Lý, 
người xứ Kim Hoa, Vụ Châu (nay thuộc 
tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc; nối pháp 
Lục Tổ Huệ Năng. Sư trụ Km Hoa. 

2. Thiền tăng đời Đường (?-854), họ Lỗ, 
người xứ Cối Kê (nay là huyện Thiệu 
Hưng, tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc; nối 
pháp Mã Tổ Đạo Nhất. Sư trụ núi Cửu 
Tỉnh ở Hoàng Pha (nay thuộc tỉnh Hồ 
Bắc). Thụy hiệu »Viên Tịch Đại Sư«. 


HUYỀN TẮC + ñ\ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Tiết 
Nam, Hoạt Châu (nay là đông bắc huyện 
Hoạt, tỉnh Hà Nam) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Thanh Lương Văn Ích, tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ Kim Lăng. 


HUYỀN THÁI + & 


Còn gọi: 7hái Bó Nạp. Thiền tăng đời Ngũ 
Đại, nối pháp Thiền sư Thạch Sương 
Khánh Chư. Sư trụ lan nhã »Thất Bảo Đài« 
phía đông Hành Sơn, kết bạn với các vị 
Quán Hưu, Tê Ký. Tác phẩm: Ðư Sơn Dao 
1 bài. 


HUYỀN TỊCH ĐẠI SƯ ‡ #t % ## 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, tên Ân Vi, hiệu 
»Huyèn Tịch Đại Sư«. X. Ấn Vi. 


HUYỀN TỔ + # (663-752) 


Thiền tăng đời Đường, họ Mã, tự Đạo 
Thanh, người đời gọi sư là Mã Sách, Mã 
Tổ; người xứ Diên Lăng, Nhuận Châu (nay 
là tây nam huyện Đơn Dương, tỉnh Cang 
Tô) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Trí 
Oai, tông Ngưu Đầu. 


338 


HƯ CỐC 7š 3 





HUYỂN TÔNG + # 

Tông chỉ huyền diệu, chỉ cho Thiền tông. 
Lục tổ Lạc Đạo Ca ghi: 

ñ F] 6. 3 là 

Tủ ÊT #I 2 
TH đất JÙ [RJ bà 
2® ñn lí lạ ñỗ EJ nữ 
»Các môn đô hèn Thích tử 

Chẳng hội Như Lai chân tông thú 

Hết lòng hướng thượng ngộ Thiên tông 
Chẳng luận hiển ngu khuyên tiến thủ«. 


Ÿ Mỳ 3ỳ # 


lý )ữn dủ 
SÈ Xừ li 





m 
cị 











HUYỂN TRÁCH +3 #š 

Thiền tăng đời Đường, họ Vương, người 
xứ Kỳ Huyện (nay thuộc tỉnh Sơn Tây) 
Trung Quốc, từng theo giúp ngài Huyện 
Trang dịch kinh; nối pháp Ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn. Sư trụ Thọ Sơn ở An Châu (nay là 
huyện An Lục, tỉnh Hồ Bắc). Tác phẩm: 
Lăng-già Nhân Pháp Chí. 


HUYỂN ỨNG * !š (910-975) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Ngô, người xứ 
Tấn Giang (nay là Phúc Kiến, Tuyển 
Châu) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Bạch Long Đạo Hy. Sư trụ viện Báo Củ ở 
Chương Châu. 


HUYỄN ẨN #2 l§ 
Hiệu của Thiền tăng Huệ Minh đời Minh. 
X. Huệ Minh. 


HUYỄN CƯ #2 # 

Hiệu của thiền tăng Tịnh Giới đời Minh. 
X. Tịnh Giới. 

HUYỄN KHÔNG #2 # 

Hiệu của Thiền tăng Viên Quả đời Minh. 
X. Viên quả. 


HUYỄN TRỤ AM THANH QUY #2 
+ #Š ïñ ÐL 


Sách, 1 quyền, do Trung Phong Minh Bản 
soạn vào đời Nguyên, được xếp vào 7c 
Tạng kinh tập III1. Minh Bản dựa theo 
những điều cần biết hàng ngày trong tùng 
lâm Nhật Bản để chế định, từ đó trở thành 
quy củ của gia phong núi Thiên Mục. Nội 
dung gồm có I0 loại: Nhật tư, Nguyệt tiến, 
Niên quy, Thế phạm, Doanh biện, Gia 
phận, Danh phận, Tiễn lý, Nhiếp dưỡng, 
Tân tống. Phần phụ lục gồm: Khai cam lộ 
môn, Phổ thí pháp thực văn, sớ. Sách được 
ấn hành vào niên hiệu Diên Hựu thứ 4 
(1317) đời Nguyên. 


HUYỄN TRỤ ĐẠO NHÂN #2 # :# 
Và 


Thiền tăng Minh Bản đời Nguyên tự xưng 
là Huyễn Trụ đạo nhân. X. Minh Bản. 


HUYẾT MẠCH # Tý 


Còn gọi: Huyết mạch tương thừa. Huyết 
mạch nghĩa đen là mạch máu, Thiền tông 
dùng từ này để chỉ cho sự tiếp nối. Huyết 
Mạch Tương Thừa là pháp môn thầy trò 
truyền nhau liên tục và rộng khắp giống 
như mạch máu liền lạc trong cơ thể con 
người. BNL xo I (Đại 48, 142 trung) gh1: 
»fft X lñ] ffƒ li: 1# fỊ & hủ 2 lệ 
IỆ? LHỊ 2š: TÚI H 4 lữ. — Vị tăng này 
lại đến hỏi Tào Sơn: Thế nào là rỗng ngâm 
trong cây khô? Tào Sơn đáp: Huyết mạch 
chẳng dứt«. 

















HƯ CỐC # 2 


Hiệu của Thiền tăng Hi Lăng đời Nguyên. 
X. Hi Lăng. 


339 


HƯ CHU 7Š 7Ÿ (1106-1277) 





HƯ CHU /# +# (1196-1277) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Tống đầu đời 
Nguyên, họ Sử, tên Phố Độ, người xứ 
Giang Đô (nay là huyện Dương Châu, tỉnh 
Giang Tô) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Thiết Ngưu. Sư trụ chùa Bán Sơn ở Kim 
Lăng (nay là Nam Kinh) sau đời đến ở các 
chùa: Kim Sơn, Lộc Uyền, Thừa Thiên. 


HƯ DUNG ĐẠM BẠC ÿ# & ;š ;Ÿ 
Biểu thị trạng thái xa lìa tất cả vọng chấp 
biên kiến, được tự do tự tại. 


HƯ ĐƯỜNG # # 

1. Hiệu của Thiền tăng Trí Ngu đời Tống. 
X. Trí Ngu. 

2. Hiệu của Thiền tăng Vĩnh Ninh đời 
Nguyên. X. Vĩnh Ninh. 


HƯ ĐƯỜNG HÒA THƯỢNG NGỮ 
LỤC /# #' #: £ 3# ¿ 

Còn gọi: Hư Đường Trí Ngu Thiển sư ngữ 
lục, Hư Đường Thiển sư ngữ lục, Hư 
Đường lục. Ngữ lục, 10 quyền, do Hư 
Đường Trí Ngu soạn vào đời Tống, là ngữ 
lục quan trọng của tông Lâm Tế, được xếp 
vào 7Tực Tạng kinh tập I21, trang 658. Nội 
dung bao gồm: Pháp ngữ của Hư Đường 
Trí Ngu, Kệ tụng, Thị văn. Từ quyền 7 về 
trước là lúc Hư Đường còn trụ thế, do đệ 
tử của sư ấn hành; còn 3 quyền sau là do 
Diệu Nguyên thu thập, ấn hành vào niên 
hiệu Hàm Thuần thứ 5 (1269) đời Tống. 


HƯ ĐƯỜNG TẬP # # £ 

Gọi đủ: Lâm Tuyển lão nhân bình xướng 
Đan Hà Thuần Thiền sư Tụng Cổ Hư 
Đường tập. Sách, 6 quyên, do Đan Hà Tử 
Thuần soạn vào đời Tống, Lâm Tuyển 
Tùng Luân bình xướng, được xếp vào Tục 


Tạng kinh tập 124, trang 514. Tùng Luân 
trích ra 100 tắc tụng cổ từ Đan Hà Tử 
Thuân Thiển sư ngữ lục rồi biên tập lại, 
thêm vào phần thị chúng, trước ngữ, bình 
xướng để biểu đạt kiến giải về Tông thừa 
của sư, trở thành chỉ nam cho người tham 
học ngộ đạo. Sách được ấn hành vào niên 
hiệu Trinh Nguyên thứ lI (1295) đời 
Nguyên. 


HƯ HUYỄN TỬ #š #2 # 
Hiệu của Thiền tăng Vĩnh Ninh đời 
Nguyên. X. Vĩnh Ninh. 


HƯ NIẾT QUÁI # 3# # 

Làm việc kỳ lạ, giả dối. Phẩn Dương ngữ 
lục q. thượng ghi: »‡H {È 4 †# té. # ÍfÁ 
ki TH |É . — Đời ông cha không tỉnh tỉnh, 
thì đến đời con cháu sẽ làm việc kỳ lạ, giả 
dối«. 




















HƯ SINH LÃNG TỬ # # ;# # 

Sống luống uống, chết lãng phí. Tiết Từ 
Vân Tu Huệ Thiền sư trong LĐHY q. 28 
ghi: »#? & lí %4. 5H 7H RE H. MY ‡š 
HH. t—-RữHằ.#H24ä&: # 
H f5. — f†]š Xi. HằỊ ýk §U 
3. BÀ ð\ ñ #E. Hồ 2E ỲR ZE¿ — Nếu 
thừa đương được thì mỗi chỗ ứng dụng, 
lấy bỏ tự do, trong 24 giờ thọ dụng chẳng 
hết. Nếu dùng chẳng được, mặc cho mang 
hạt châu trong chéo áo mà vẫn làm kẻ 
nghèo khổ tha hương, tìm câu bên ngoài đi 
rách giày cỏ, sóng luống uống chết lãng 
phí. 



























































HƯ VÂN ÿ# # (1840-1959) 

Tăng nhân hiện đại, họ Tiêu, ban đầu tên 
Cô Nham, tự Đức Thanh, biệt hiệu Huyễn 
Du. Nguyên quán Tương Hương, Hồ Nam, 


340 


HƯNG QUỐC THIỀN TỰ #t Bị 3ï sẽ 





sinh ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung 
Quốc. Sư từng tham học ở các chùa nổi 
tiếng: Cao Mân, Thiên Đồng, Thiên Ninh 
và trùng tu các ngôi tự viện: Hoa Đình, 
Nam Hoa, Chân Như. Tác phẩm: # Vân 
Hòa thượng Pháp Vựng, Hư Vân Hòa 
thượng Khai Thị lục và trên 300 bài kệ. 


HỨA KHẢ #‡ 3T 

1. Đồng ý cho phép; cho phép. »ä# #1 lí 
ft HƑ, — Xin Hòa thượng đồng ý cho 
phép«. 

2. Lời nói hoặc hành vi chứng nhận cho đệ 
tử đã ngộ đạo do Thiền sư nói ra hoặc biểu 
lộ ra. Thiên Lâm Bảo Huán q. 2 (Đại 48, 
1027 thượng) ghi: »i #Š 2 ?®š ? #J) J 
l#ữ ĐỚN. Đ ñŸ đ Äs jD ÈŠ : ft 
Jd f4 Ä 7# ® 22. Ất ` 
H#.# tứ 4# % ñf H., lí 4® HH 
34. 1 IE ữ H ñ 3k Z. *R ƒ 
{ề JlÑ ‹ —- Cao Am là người nghiêm nghị cả 
bên trong lần bên ngoài, phong cách lẫm 
liệt. Dù động hay tĩnh sư không quên phép 
tắc. Trong chúng dù nhiều lần bị hãm hại 
sư cũng không thèm để ý đến, trọn đời ăn 
xài rất giản dị. Trong thiên thất, sư không 
bao giờ hứa khả một cách lầm lẫn. Nếu có 
gì không thích hợp, chắc chắn sư sẽ 
nghiêm sắc mặt nói thẳng để ngăn cản nên 
các thiên tăng đêu tin phục«. 

















TT 


























TẾ BỊ 























HƯNG CỔ # % 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Tân ở núi Điều Nha. Sư trụ núi Đại An ở 
An Châu (nay là huyện An Lục, tỉnh Hồ 
Bắc) Trung Quốc. 


HƯNG HÓA TỒN TƯƠNG THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC # 1L # 3 ?# f 3# ( 
Còn gọi: #ng Hóa ngữ lục, Quảng Tế 


Đại Sư ngữ lục. Ngữ lục, 1 quyên, do 
Hưng Hóa Tồn Tương soạn vào đời 
Đường, được xếp vào Cổ Tôn Túc ngữ lục 
quyền 5 và 7ực Tạng kinh tập 118, trang 
220. Nội dung bao gồm cơ duyên ngữ cú 
của Tồn Tương với Thầy của Sư là ngài 
Nghĩa Huyền, lời đối đáp của sư với vua 
Trang Tông đời Hậu Đường, pháp ngữ 
khai đường thị chúng ở chùa Hưng Hóa. 
Cuối quyên có phần phụ lục »Lâm Tế Huệ 
Nhiên Thiền sư Tháp Ký« do Tồn Tương 
khảo đính. 


HƯNG HOÀN # # (1634-?) 

Thiền tăng đời Thanh, họ A1, người đời gọi 
là »Cổ Nham Hưng Hoan Thiền sư«, người 
quận Chuẩn, Trung Quốc; nối pháp Thiền 
sư Đàn Độ Y, tông Tào Động. Sư trụ chùa 
Văn-thù, sau dời về chùa Hồ Tâm. Tác 
phâm: Tục Cận Đại Tôn Tuc lục. 


HƯNG LONG # l# (1790-1865) 
Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Trần, người đời gọi là »Biến 
Chiếu Hưng Long Thiền sư«, người xứ Cổ 
Điền (nay thuộc tỉnh Phúc Kiến) Trung 
Quốc; nối pháp Thiền sư Văn Giác, tông 
Tào Động. Sư vâng theo lời dị chúc của 
Hằng Trù, trụ Cô Sơn. 


HƯNG PHÁP ĐẠI SƯ # 3 +% 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, tên Thiệu Khanh, 
hiệu Hưng Pháp Đại Sư. X. Thiệu Khanh. 


HƯNG QUỐC THIỀN TỰ # BỊ # 
k7 

Còn gọi: 7Jiên Phật Tự. Nằm ở lưng 
chừng núi Thiên Phật, thành phố Tế Nam, 
tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Được xây cất 
vào khoảng niên hiệu Trinh Quán (627- 


341 


HƯNG THÁNH QUỐC SƯ Bi # 


Hi 





649) đời Đường, đến đời Tống lại mở rộng 
xây cất. Cuối đời Nguyên bị chiến tranh 
phá hủy. Hiện còn kiến trúc chủ yếu được 
xây cất lại vào niên hiệu Thành Hóa (1465- 
1487) đời Minh, đời Thanh lại trùng tu. Y 
theo núi mà lập chùa, tự viện hướng đông 
tây dài, hướng nam bắc hẹp, gồm 4 thiền 
viện, trong có Quán Âm đường, Phật gia 
điện, Văn xương các, Thuần vương điện. 
Tự viện là kiến trúc chủ thể của Thiên Phật 
Sơn, ngói xanh trụ đỏ, đầu củng đồ họa 
màu, đình các chằng chịt, thiền viện âm u 
tĩnh mịch, điện vũ sảnh lang hùng vĩ trắng 
lệ. 


HƯNG THÁNH QUỐC SƯ # # 
É 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, tên Thần Yến, 
hiệu Hưng Thánh Quốc Sư. X. Thần Yến. 


HƯNG THÁNH VẠN THỌ TỰ # 
*x*®## 

Còn gọi: Kinh Sơn Tự, Năng Nhân Hưng 
Thánh Vạn Thọ Thiển Tự, Vạn Thọ Tự. 
Trên núi Kính Sơn cách trung tâm huyện 
Dư Hàng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 
25km về phía tây bắc. Niên hiệu Thiên Bảo 
thứ 3 (744) đời Đường, Thiền sư Pháp 
Khâm vào núi kết am mà ở, Tiền giám hải 
Linh Ngô Mô cảm mến đức độ, sửa biệt 
thự trong núi lập thành tinh xá. Pháp Khâm 
hoằng dương thiền phong tông Ngưu Đầu 
tại núi này. Khoảng niên hiệu Đại Lịch 
(766-779) ban tặng tắm biển »Kinh Sơn 
Viện«. Khoảng niên hiệu Trường Hưng 
(930-933) đời Hậu Đường Ngô Việt 
Vương tu sửa lại hoàn toàn mời Thiền sư 
Toàn Tế trụ trì, đổi tên là »Trấn Quốc 
Thiền Viện«. Đời Tống gọi »Hưng Thánh 
Vạn Thọ Tự«, hương khói cực thịnh, đứng 


đầu trong năm thiền viện lớn ở Giang 
Nam. Quy mô rộng lớn, tăng chúng hơn 
1700 người. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 7 
(1137) Đại Huệ Tông Cảo nhậm trụ trì, từ 
đây về sau cao tăng lớp lớp xuất hiện như 
Đại Thiền Liễu Minh, Phật Chiếu Đức 
Quang, Vô Chuân Sư Phạm. Danh tăng 
Nhật Bản đến đây cầu học cũng tấp nập 
không dứt. Bởi do chiến tranh và không tu 
sửa nên hiện chỉ còn một tòa lầu chuông, 
ba tượng Phật sắt đời Tống, một tắm bia 
lịch đại Tổ sư. 


HƯNG TRIỆT # # (1635-?) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Ngụy, người đời 
gọi là »Nghĩa Vân Hưng Triệt Thiền sư«, 
người xứ Tế Nam (nay thuộc tỉnh Sơn 
Đông) Trung Quốc; nối pháp Hòa thượng 
Đàn Độ Y, tông Tào Động. Sư trụ Kim 
Phong, sau dời về Thạch Đầu. 


HƯNG TRÙ # 4$ (1639-1695) 

Thiền tăng đời Thanh, là tổ phái Thọ 
Xương, tông Tào Động Nhật Bản, họ Phù, 
tự Tâm Việt, hiệu Đông Cao, người xứ 
Kim Hoa (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Thúy Vi 
Khoát Đường. Sư trụ chùa Vĩnh Phúc ở 
Tây Hồ và khai đường ở chùa Kỳ Viên. 
Tác phẩm: Đồng Cao tập. 


HƯƠNG HẢI #- ‡# (1628-1715) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc thiền 
phái Trúc Lâm. Sư quê ở làng Ấn Độ, 
huyện Châu Phúc, miền Bắc Việt Nam. 
Năm 18 tuổi đỗ Hương Tiến, được bồ làm 
Tri phủ phủ Triệu Phong (nay là tỉnh 
Quảng Trị). Năm 25 tuổi xuất gia. Bài kệ 
dạy vua Lê Dụ Tông: 

3s BỊ H l ®ị ?# 3X 








342 


HƯƠNG NGHIÊM THƯỢNG THỌ 





3Ÿ #4 J8 TE 1ƒ ẤM Zï 
3 đt 5 FỊ 3# II ñH 
#H 2k Ihi _E Zi li 

»Phản văn tự kỷ mỗi thường quan 
Thẩm sát tư duy tử tế khan 

Mạc giáo mộng trung tầm tri thức 
Tương lai diện thượng đồ sư nhan«. 
»Hằng ngày quản lại nơi chính mình 
Xét nét kỹ càng chớ dễ khinh 

Trong mộng từn chỉ người trì thức 

Mặt thây sẽ thấy trên mặt mình«. 

Tác phẩm: 

. Giải Pháp Hoa Kinh. 

. Giải Kim Cang Kinh lý nghĩa 

. Giải Sa-đi Giới Luật 

. Giải Phật Tổ Tam Kinh 3 quyên 

. Giải A-di-đà Kinh 

. Giải Vô Lượng Thọ Kinh 

. Giải Địa Tạng Kinh 

. Giải Tâm Kinh Đại Điện 

9. Giải Tâm Kinh Ngũ Chỉ 

10. Giải Chân Tâm Trực Thuyết 

11. Giải Pháp Bảo Đàn Kinh 6 quyên 
12. Phố Khuyến Tu Hành l quyên. 

13. Cơ duyên vấn đáp tỉnh giải. 

14. Lý sự dung thông 

15. Quán Vô Lượng Thọ Kinh quốc ngữ. 








œ ¬Il" — C: +> C2) tt) 


HƯƠNG HẢI TỰ # 3$ 3 

Còn gọi: Chùa Linh Ứng. Chùa nằm bên 
cạnh chùa Kiến Sơ, ở làng Phù Đồng, 
huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, Việt 
Nam. Trong chùa có thờ tượng mi sư Diệu 
Nhân. 


HƯƠNG NGHIÊM TỰ # # 3 

Chùa ở núi Bạch Nhai, phía tây bắc thành 
phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam, Trung 
Quốc, được xây dựng bởi ngài Nhất Hạnh 
và Hồ Nhân đời Đường. VỀ sau, ngài Nhất 


Hạnh thị tịch ở Trường An, vua Túc Tông 
đích thân tống táng, trong núi bỗng có mùi 
hương nhèẻ nhẹ, trải mấy tháng chắng dứt, 
nên Vua đặt tên chùa là »Hương Nghiêm 
Tự«. Về sau, Nam Dương Huệ Trung trụ 
tích ở đây,người thời ấy gọi là »Hương 
Nghiêm Trường Thọ Tự«, sau khi Huệ 
Trung tịch cũng được an táng ở chùa này. 
Thiền sư Trí Nhàn của tông Quy Ngưỡng 
cũng trụ trì chùa này. 


HƯƠNG NGHIÊM THƯỢNG THỌ 
Công án này được thấy nơi tiết Hương 
Nghiêm Trí Nhàn Thiền sư trong NĐHN q. 








9 như sau: » 3: 2? ñ8 JE Sf. ñIl À 
Elij, Hi ElR. H £ Eã Ð,. # 














%® #1. BỊ F 4# All. ứ #J 
1l ñf Dị 2£ XÃ? 4ŠÄJ Íb. X 3# {U 
Mi]. 3# š4l fùb., X6 Xin. 
Ấ5 J# lR† {E JŠ ?E RH fj? Hỹ 4í Jš đi †H 
it +: E1 EHI Slll. 2® E 
BỊ lữ ññ II Ìúj jl.. HH 77 MỊ ị ÄX ®Š. 
- Hương Nghiêm thượng đường nói: Nếu 
luận về việc này thì giống như người leo 
cây cao, miệng căn vào một cành cây, hai 
chán buông thông giữa hư không, hai tay 
không vin vào đâu hết. Chợt dưới góc cây 
có người hỏi vọng lên: Thế nào là ý TỔ sư 
từ Ấn Độ sang? Người trên cây không trả 
lời thì có lỗi với người hỏi, mà trả lời thì 
rơi chết hót xương. Chính trong hoàn cảnh 
ấy phải làm sao? Lúc ấy có Thượng tọa Hỗ 
Đầu bước ra khỏi chúng nói: Lúc trên cây 
thì chẳng hỏi, lúc chưa leo lên cây thỉnh 
Hòa thượng nói! Sư liễn cười lên ha hả.« 

Vấn đề do Hương Nghiêm đặt ra không thể 
dùng cách trả lời hợp lý bằng ngôn ngữ 
thông thường, ắt cần bỏ hết những tri giải 
tình niệm, thoát khỏi vọng tâm phân biệt, 
thấy suốt bản lai diện mục mới có thể lập 



































343 


HƯƠNG NHAM TỰ # jš 5S 





tức ngộ nhập. 


HƯƠNG NHAM TỰ # š 3 

Thuộc nam bộ Thiên sơn, cách thành phố 
Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc 
20km về phía đông, là một trong năm đại 
thiền lâm ở Thiên Sơn. Niên đại xây cất 
không rõ. Chùa cất trong Song Nhai Giáp 
Hộ. Phía trước có Tướng quân phong, bên 
trái có Câm tú pha, bên phải là Tiên nhân 
tình. Tự viện phân chính điện trước sau, 
phối điện trái phải. Chính điện nguyên là 
kiến trúc một tầng kiểu ngạnh sơn, điêu 
khắc rất tinh tế, về sau cải tạo nên đã mất 
đi hình dáng cũ. 


HƯƠNG NHAM TỰ THÁP £ # 3 
„ 

Năm trên núi phía đông Hương Nham 
Thiền Tự, Thiên Sơn, tỉnh Liêu Ninh, 
Trung Quốc. Tương truyền xây vào đời 
Đường, chỉ nhìn vào hình thức và cấu tạo 
của tháp là biết tháp thuộc kiểu mái kín 
tiêu chuẩn Liêu Kim, được xây vào đời 
Kim, là một tòa kiến trúc cô nhất hiện còn 
ở Thiên Sơn. Toàn bộ xây gạch hình bát 
giác 9 tầng, cao 20m. Phần dưới của tháp 
là tòa Tu-di điêu khắc rất đẹp. Tầng thứ 
nhất cao lớn hơn cả có khắc đồ án Phật 
tượng, Phi thiên, điêu khắc tỉnh mỹ, hình 
tượng sinh động. 


HƯƠNG SƠN TỰ #$ ›› $ 

Thuộc Long Môn Đông Sơn (Hương Sơn) 
thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung 
Quốc. Sáng lập vào thời Bắc Ngụy (385- 
475), thời kỳ Võ Tắc Thiên (690-704) đời 
Đường trùng tu. Vào niên hiệu Nguyên 
Hòa (806-820) Phục Ngưu Tự Tại là pháp 
tự của Mã Tổ Đạo Nhất trụ tích tại đây, 


cùng với Đan Hà Thiên Nhiên nhiều lần 
giao du. Bạch Cư DỊ từng đem của cải 
riêng mà trùng tu Hương Sơn Tự. Vào đời 
Tống chùa vẫn còn, nhưng đến đời Kim 
Nguyên bị phá hủy. Niên hiệu Khang Hy 
thứ 47 (1708) đời Thanh xây cất lại nhưng 
không phải trên nền cũ. Niên hiệu Càn 
Long thứ I5 (1750) vua Càn Long đăng 
lâm Hương Sơn Tự và làm thơ khắc vào đá 
để kỷ niệm. Hiện còn đại Phật điện, họa 
tượng bị, ngự bị đình, y bát tháp. 


HƯƠNG TÍCH TỰ £ # 3 


Còn gọi: Đại Thánh Tự, Phổ Quang Tự. 
Chùa ở phía tây huyện Túc Thiên tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc. Vào khoảng niên 
hiệu Long Sóc (661-663) đời Đường, chùa 
được xây dựng, sau đổi tên là Phổ Chiếu 
Tự. Niên hiệu Tuyên Hòa thứ 6 (1124) đời 
Tống, Thiền sư Hoằng Trí Chính Giác 
nhận lời mời trụ chùa này hoằng pháp. 
Niên hiệu Vĩnh Đông thứ I (1403-1422) 
chùa xây dựng lại một lần nữa. 


HƯƠNG TUYỂN TỰ £ # 3 


Trên núi Lâm Lạc, huyện Cấp, tỉnh Hà 
Nam, Trung Quốc. Trong núi có suối từ 
trong khe đá chảy ra, nước suối trong xanh, 
mùi vị thơm lạnh nổi tiếng từ lâu, vào thời 
Bắc Ngụy gọi là »Lâm Lạc Tuyển Tự«. 
Bắc Chu Võ Đề hủy Phật, đổi thành vườn 
chơi. Đời Đường xây cất lại, đổi tên là 
»Hương Tuyền Tự«. Từ Kim Nguyên trở 
đi là đạo tràng tông Tào Động. Thời kỳ 
đang thịnh thiền tăng nhiều đến vạn người 
cùng tu phạm hạnh nghiêm chỉnh nổi tiếng 
bốn phương. Năm 1929 đổi thành trường 
học. 


344 


HƯỚNG THƯỢNG TOÀN ĐỀ Jñj E- + ‡£ 





HƯỚNG # 

1. Sưởi âm, hơ lửa. Tiết »Đan Hà Thiên 
Nhiên Thiền sư« trong NĐHN q. 5 ghi: 
» ` M W ấ l X 43. HW Ä Í% 
lậ 2% Ji]. — Về sau sự đến chùa Huệ 
Lâm, gặp lúc trời thật giá rét, sư đem 
tượng Phật gỗ xuống đốt để sưởi ấm«. 

2. Giới từ, tương đương với »tùng« (#Ẻ, có 
nghĩa là »từ«). Tiết »Động Sơn Lương 
Giới Thiền sư« trong NĐHN q. 13 ghi: »:Z 
fú H ñf 1U fỊ Á 2  ñã F Ì ®. - 
Hôm qua lão tăng cũng từ mái hiện nhà 
người ta đến đây«. 

3. Giới từ, tương đương với »tại« #E, biểu 
thị thời gian hoặc nơi chốn). Tiết »Động 
Sơn Hiểu Thông Thiền sư« trong NĐHN q. 














»8\ HỊ Hệ #. EỊ RỊ ‡[ HR. 2E RỊ Hj 
%. #\ RỊ 3 ÿi s — Đói thì ăn cơm, mệt 
thì đi ngủ, lạnh thì hơ lửa, nóng thì hỏng 
mát.« 


HƯỚNG KHỨ # + 

Còn gọi: Hướng hậu. Về sau, biểu thị thời 
gian. Tiết Đức Sơn Tuyên Giám Thiền sư 
trong NĐHN q. 7 ghi: »## % lhị & v, MỸ 
®# 5š X F Z HH lí ïĩ Đi tU s — Từ nay 
về sau không còn nghỉ những lời nói của 
các Hòa thượng trong thiên hạ.« 














HƯỚNG LAI # & 
Vừa rồi. Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: »Ih| Z2 1H 
ñT 2ñ ấhv FT e l§ MU aHv ñD 4 














Ti E{ } †18 2ZR À À ¿ — Vừa rồi nhiều lời 





15 ghi: »fíi JM| ìj 1Ú lệ Hỗ Xổ fnli , 3Z 7; 
H§ # S lí {E lữ 5H. l ll mg WU JM| 
SE r ft: 32 JM tHB¿ 4# ñ lỊ H: BE 
+z¿\/JM ÀA%. B§ #:J# ẩI ñỊ  }M H 
BẢ? — Thiên sư Hiểu Thông ở Động Sơn 
Thụy Châu, lúc du phương đến ở Vân Cư 
làm Đăng đâu, gặp một vị tăng nói đại 
thánh Tứ Châu xuất hiện ở Dương Châu. 
Sư có đặt cấu hỏi rằng: Đã là đại thánh Tứ 
Châu, vì sao lại xuất hiện ở Dương Châu«. 
























































HƯỚNG CA SA HẠ #J # # T 

Núp dưới tắm ca sa. Người xuất gia không 
sáng được đạo lý, chỉ mượn lốt ca sa để 
sinh sông mà thôi. Thiền Lâm Bảo Huấn q. 
1 (Đại 48, 1021 trung) ghi: »—= 3Š Hừ 3Ä 
SH 1o kem H. BV% FP 2Ã 
ÑJl ÀÁ 4. Ÿf l mí 1H: — Dù có phải 
chịu cái khổ ở tam đồ địa ngục cũng chưa 
phải là khổ, mà làm người xuất gia không 
sáng được đạo lý mới thật là khổ vậy«. 

















HƯỚNG HỎA # k 
Hơ lửa để sưởi ấm. Một Am ngữ lục ghi: 














như vậy đều là những lời ứng phó, đêu là 
chưa từng có thật pháp chỉ dạy người. « 


HƯỚNG THƯỢNG NHẤT LỘ # L 
— # 

Chỗ thiền pháp chí cực vi diệu. 8/ch Nham 
lục q. 1 có ghi: »ịh] E — ##. TT 5# 4 
tt. #!#í Z2 JÉ. lá lt j2. — Chỗ 
thiển pháp chí cực vì diệu, ngàn Thánh 
chẳng truyền, người học nhọc thân, như 
vượn bắt bóng«. 


HƯỚNG THƯỢNG QUAN LIỆT # 
-_+ bị 42 


Thiền nghĩa quan trọng vi diệu tột cùng. 








Phật Quả ngữ lục q. 1 ghi: »Ï. 83 EỆ HỊI 
Rỷ Âh. HỤ 4Ð #‡ Hị. 3X 2K J #í HỊ E 




















lữ] J# : ‹ — Dù cho ông vung gậy như 
mưa rơi, tiếng hét tợ sắm rên cũng chưa đả 
động gì đến Thiên nghĩa quan trọng vi diệu 
tột cùng.« 


HƯỚNG THƯỢNG TOÀN ĐỀ # 


345 


HƯỚNG THƯỢNG TOÀN ĐỀ jJ E + ‡š 





+ 

Nêu ra hoàn toàn triệt để đối với thiền 
pháp vi diệu tột cùng. Như Tịnh ngữ lục q. 
hạ ghi: »2 Ÿ? 3l 1r MT: jH E 
+ ?t RHỊ Ất 2ÿ. TH #3.  f lữ 
5l Fl. I5 H ñM J§ JÊ? — Chưa từng 
gân gửi sớm cách đại thiên; hướng thượng 
toàn đề càng không dính dáng. Đến chỗ 
này không có người thoát khỏi khuôn mẫu 
có sẵn, thầu suốt thể dụng sao?« 









































HƯỚNG THƯỢNG TÔNG THỪA 
# + # 

Ý chỉ Thiền tông chí cực huyền điệu. Bích 
Nham lục q. 1 ghi: »Êï 8Ä kệ HH RE. #h 
lj {Ð| tý 7Ÿ 1U. 2 ð f8 BỊ E 2# th 
— Dù cho ông vung gậy như mưa, hét 
vang như sắm cũng chưa đáng được ý chỉ 
Thiên tông chỉ cực huyền điệu«. 














HƯỚNG ĐƯỜNG # # 

Ngôi nhà dùng đề thờ phụng hình tượng và 
bài vị của Tổ sư. Theo: PQĐTĐ của nhóm 
Từ Di 


HƯU 3£ 
Đồng nghĩa: Tức. Có nghĩa: Lãnh ngộ 
Thiên chỉ, hoàn thành đại sự. 


HƯU AM 2X #Š 
Hiệu của Thiền tăng Khả Thọ đời Nguyên 
mạt Minh sơ. X. Khả thọ. 


HƯU PHỤC #* § (?-943) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Vương, người 
xứ Bắc Hải (nay là huyện Duy Phường, 
tỉnh Sơn Đông) Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Quế Sâm, tông Pháp Nhãn. Sư trụ 
chùa Sùng Thọ, viện Thanh Lương. Thụy 
hiệu »Ngộ Không Thiền sư«. 


HỮU CHƯƠNG #Zï # (880-950) 


Thiền tăng đời Đường, họ Cung, người 
Ông Nguyên Quảng Đông, Trung Quốc. 
Sư nối pháp thiền sư Văn Yến, thuộc tông 
Vân Môn đời thứ 2, trụ Lâm Tuyền Sơn 
viện ở Thiều Châu hoằng pháp. Thự hiệu: 
Thiền Tưởng Thiên sư. 


HỮU DUYÊN 3 # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Cư Hải ở núi Đại Quang. Sư trụ chùa Cốc 
Sơn ở Đàm Châu (nay là huyện Trường Sa, 
tỉnh Hồ Nam) Trung Quốc. 


HỮU HUYỄN % #2 

Hiệu của thiền tăng Tú Xương, sống vào 
cuối đời Nguyên đầu đời Minh. X. Tú 
Xương. 


HỮU MAI 3ï 3# (1286-1366) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Tuyết Thôn 
Hữu Mai, vào niên hiệu Đại Đức thứ II 
(1307) sư sang nhà Nguyên (Trung Quốc). 
Nối pháp Thiền sư Kinh Sơn Nguyệt Lâm, 
đời thứ 24 hệ Nam Nhạc, đời thứ 7 tông 
Lâm Tế Nhật Bản. Trụ trì chùa Thúy Vi ở 
Trường An. Tác phẩm: Mân Nga thi tập, 
Bảo Cảnh Chân Không Thiên Sư thiển yếu. 


HỮU QUYỀN 3 3# (?-1180) 

Thiền tăng đời Tống, họ Kỳ, hiệu Y Am, 
người đời gọi là »Y Am Hữu Quyêển«, 
người xứ Lâm An (nay là Hàng Châu) 
Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Vô Am 
Pháp Toàn, tông Lâm Tế, phái Dương Kỳ. 
Sư trụ chùa Hoa Tạng ở Thường Châu 
(nay thuộc Giang Tô), sau đời về chùa Vạn 
Niên. 


HỮU THẬM GIAO THIỆP 3 # &# 


346 


HY PHỤNG # 3# 





Tức là »Một giao thiệp«. Nào có dính 
dáng. Có nghĩa là căn bản không hợp thiên 
pháp. Tiết Tôn Thắng Hữu Bằng giảng sư 





trong NĐNN q. 18 ghi: »‡JÊ 1II TH bú Í tá JÊ 
lš f E4 W? Zli 54 ŸI Bí ft . 























- Ngay như Hòa thượng nói như thế nào 
có dính dáng? Cán phải tôn trọng người 
mới băt đâu hành cước tham học.« 


HỮU THIỀM +# 3# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Tiền 
Đường (nay là Hàng Châu) Trung Quốc; 
nối pháp Quốc sư Đức Thiều, tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ chùa Phố Hiền ở Vân Cư, sau 
dời về chùa Bát Nhã ở Đài Châu (nay là 
huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang). Được 
vua ban hiệu là »Từ Ngộ Thiền sư. 


HỰU %# 

Nhưng, lại. Biểu thị ngữ khí chuyền chiết. 
Đàn Kinh bản Đôn Hoàng ghi: »I' 
fầ. #t BR ? MỊWR. 26 &# = ñ 
HíÍ.v PEÍ4T ẨR 6. H Ê 5i L, 2E Ê 
ăU #. ã ñữ HH Mã K3. X 
lv. ñ: ‡ W(lZ & 3X. ® # H 
4: — Duy có một vị tăng, họ Trần tên 
Huệ Thuận, trước là Tam phẩm tướng 
quân, tính hạnh thô ác, chạy theo đến Dữu 
lãnh thì đuổi kịp Tổ. Huệ Năng liễn trả lại 
y pháp, nhưng Huệ Thuận không chịu lấy, 
bảo rằng: Tôi từ xa đến để câu pháp, 
chẳng cần chiếc y kia.« 

Tiết Đức Sơn Tuyên Giám Thiền sư trong 
NĐNN q. 7 ghi: »Íl 2 {ƒ 4Ý HÃ 3Š f7 , 















































# E#. Hữ EH: 3t H Hã 3 #. ì# 
X % f£ * #? # #t ŸJ. — Sư sai thị 

















giả gọi Nghĩa Tôn. Tổn lên đến. Sư bảo: 
Ta cho gọi Nghĩa Tôn, sao ngươi lại đên? 
Tôn không đáp được.« 


HỰU DÂN TỰ 3 &. 3 

Ở đường Dân Đức, thành phố Nam Xương, 
tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Đời Đường 
gọi là »Thượng Lam Viện«. X. »Thượng 
Lam Viện«. 


HY BIỆN % #‡ 

1. Thiền tăng đời Tống (921-997), còn gọi: 
Phố Môn Hy Biện, người xứ Thường 
Thục, Tô Châu (nay thuộc tỉnh Cang Tô) 
Trung Quốc; nối pháp Quốc sư Đức Thiều, 
tông Pháp Nhãn. Sư trụ viện Thanh Thái ở 
Việt Châu (nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh 
Chiết Giang), sau dời về chùa Phổ Môn ở 
Hàng Châu. 

2. Thiền tăng đời Kim (1081-1149), còn 
ĐỌI: Nhất Biện, họ Hoàng, người xứ Hồng 
Châu; nối pháp Thiền sư Lộc Môn Tự 
Giác. Sư trụ trì chùa Phổ Giác ở Thanh 
Châu (nay là huyện Ích Đô, tỉnh Sơn 
Đông), sau dời về chùa Đại Vạn Thọ. Tác 
phâm: Thanh Châu Bách Vấn. 


HY LĂNG % I‡ (1247-1322) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Hà, tự Tây 
Bạch, hiệu Hư Cốc, người xứ Nghĩa Điều 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc; 
nối pháp Thiền sư Tuyết Nham Tổ Khâm. 
Sư trụ trì chùa Thái Bình Hưng Quốc ở 
Viên Châu (nay là huyện Nghi Xuân, tỉnh 
Giang Tây). Tác phâm: Độc Nham tập và 
ngữ lục. 


HY PHỤNG ® 

Thiền tăng đời Tống, họ Tạ, người Tô 
Châu, Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, tông Pháp Nhãn. 
Sư trụ viện Chính Cần ở Thường Châu 
(nay thuộc tỉnh Giang Tô). 


347 


HY TẨU THIỆU ĐÀM THIỀN SƯ QUẢNG LỤC # # 4 5 3# lim i# 





HY TẤU THIỆU ĐÀM THIỀN SƯ 
QUẢNG LỤC % # #4 # # Ég #8 # 
Còn gọi: Ởy Tấu Hòa thượng quảng lục. 
Ngữ lục, 7 quyền, do Hy Tâu Thiệu Đàm 
soạn vào đời Tống, thị giả Pháp Trừng 
biên tập, được xếp vào Tục Tạng kinh tập 
122, trang 187. Nội dung gồm có các lời 
dạy của sư Hy Tâu như: 

— Tiến sơn ngữ ở Phật Đà Sơn, phủ 
Khánh Nguyên. 

— Tiến sơn ngữ ở Pháp Hoa Tự, phủ Bình 
Giang. 

— Tiến sơn ngữ ở Hiền Thánh Tự, núi 
Tuyết Đậu, phủ Khánh Nguyên, Tiểu tham, 
Pháp ngữ, Niêm cô, Đề bạt, Tụng, Tán, 
Tiểu Phật sự... 

— »Thị Nhật Bản Bình Tướng quân pháp 
ngữ« trong quyền 4 là vị tăng Nhật Bản tên 
Đương Khê Đạo Long sai sứ thỉnh Hy Tâu 
khai thị pháp ngữ, Hy Tâu do đây gởi cho 
Tướng quân Mạc phủ đương thời là Bắc 
Loại Thời Tông một số lời dạy. 

— »Tuấn thị giả tương biệt sơn Tứ hội 
ngữ lục quy Nhật Bản hành cầu dư tự dẫn« 
và »Nhật Bản Trừng Thượng nhân (Tối 
Trừng)« trong quyền 6. 

— Các bài tụng của Thượng nhân Pháp 
Nhiên (Nhật Bản) đều hiển bày mối quan 
hệ mật thiết giữa Hy Tâu với các vị tăng 
Nhật Bản đến Trung Quốc. 

Nhóm ông Tự Ngộ biên tập 1 quyên 7y 
Tẩu Thiệu Đàm Thiển sư ngữ lục, được 
xếp vào 7c Tạng kinh tập 122, trang 159. 


HY THIÊN # :£ (700-790) 

Thiền tăng đời Đường, họ Trần, người xứ 
Cao Yếu, Đoan Châu (nay thuộc tỉnh 
Quảng Đông) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Thanh Nguyên Hành Tư. Sư đến phía 
đông chùa Hành Sơn Nam cất am trên một 


vồ đá nên người đời gọi sư là »Thạch Đầu 
Hòa thượng«, hoặc »Thạch Đầu Hy 
Thiên«. Tác phẩm: 7zm Đồng Khẻ 1 
thiên, Thảo Am Ca I thiên. 


HY TỨ tệ % (1110-1189) 

Thiền tăng đời Tống, họ Tô, người Trinh 
Dương (nay là Anh Đức, Quảng Đông) 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Liễu 
Nhất, thuộc tông Vân Môn đời thứ 10, trụ 
Anh Đức Nam Sơn. Tác phẩm: Thiền Tông 
Mông Cầu, Tróc sắt hiên ký 


HY VẬN # :# (765-850) 

Thiền tăng đời Đường, họ Vương người xứ 
Mân, Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Bách 
Trượng Hoài Hải. Sư trụ núi Hoàng Bá 
phát huy tâm yếu trực chỉ đơn truyền nên 
người đời gọi sư là »Hoảng Bá Hy Vận«. 
Thụy hiệu: »Đoạn TẾ Thiền sư«. Tác 
phâm: Hoàng Bá Sơn Đoạn Tế Thiển sư 
Truyền Tâm Pháp Yếu 1 quyền, Uyển Lăng 
lục 1 quyền. 


K 





KÊ PHONG TỤC DIỆM #‡ 9£ ## 14 
Chỉ cho Sơ Tổ Ma-ha Ca-diếp thừa truyền 
thiền pháp. Kê phong tức là núi Kê Túc. 
Tiết Nam Phong Vĩnh Trình Thiền sư 
trong NĐHN q. 1§ ghi: »iâ É| šf# lý 4i 
t4. /b SN 7. 4 %4 &. 3 BM 
đt H_. — Bắt đâu từ Ca Diếp, Thiếu Thất 
để lại tiếng thơm, trải khắp đám mây từ bi, 
mở rộng mặt trời trí huệ. « 











KÊ TÚC SƠN # # ›Ù; 
1. Ở nước Ma-kiệt-đà của Ấn Độ thuở xưa 


348 


KẾ ĐĂNG LỤC ## /# $% 





nhân có 3 ngọn núi hình dáng như chân gà 
nên được gọi là Kê Túc Sơn. Tương truyền 
là chỗ nhập diệt của Sơ tổ Thiền tông Ấn 
Độ, Ma-ha Ca-diếp. Cảnh Đức Truyên 
Đăng lục q. Ì ghi: 


»in 1 Ll. J5 lŸ TẾ flUl 44 k À Ấ 
II. — Nói kệ xong, Ngài bèn cảm y Tăng- 
giàả-lê vào múi Kê Túc«. 











2. Núi thuộc huyện Tân Xuyên, tỉnh Vân 
Nam, Trung Quốc, nằm cách trung tâm 
huyện hơn 50km về phía tây bắc. Núi non 
nhấp nhô giống như chín cánh hoa sen, nên 
còn gọi là »Cửu Trùng Nham Sơn«. Đỉnh 
bằng hướng về nam, 3 hướng còn lại mỗi 
hướng đều có một nhánh núi, giống như 
bàn chân gà các ngón tỏe ra nên gọi là Kê 
Túc Sơn. Trên đỉnh núi có »Ca-diếp Thạch 
Môn Động Thiên«, tương truyền là nơi 
Ma-ha Ca-diếp giữ gìn y của Phật để chờ 
Đức Phật Di Lặc, nên núi này cũng được 
xem là đạo tràng của Tổ Ma-ha Ca-diếp, là 
trung tâm Phật giáo Vân Nam nên chư tăng 
tụ tập rất đông. Thời Tam Quốc có dựng 
am nhỏ, đến đời Đường mở rộng thêm. 
Lúc hưng thịnh có hơn trăm ngôi tự viện 
lớn nhỏ, trong ấy có 5 ngôi lớn nhất là 
Thạch Tông, Tất Đàn, Đại Giác, Hoa 
Nghiêm, Truyền Y. Ngoài ra các chùa khác 
như: Tịch Quang, Chúc Thánh cũng khá 
quy mô. 


KẾ BIỆN # # 


Bím tóc, tóc tết bím. Chỉ cho thiếu niên, 
tuổi trẻ. Pháp Khâm truyện trong TCTT dq. 
9 ghi: »ƒE j* Šƒ X# . RI #ƒ Jã ñh lv 
E lãm %. TH Kƒ tú. — Ở môi thiếu 
niên, sự thích làm Phật sự, lập tính ôn hòa 
mêm mỏng, thường thích việc cao thượng«. 























KẾ CHÂU # #% 

Còn gọi: Kế trung châu ®S£ !Ì! ƒN. Hạt 
minh châu trên búi tóc, thí dụ cho yếu chỉ 
vi diệu của thiền pháp. Điển tích rút từ 
phâm An Lạc Hạnh trong kinh Pháp Hoa, 
trong ấy dùng »Kế châu« để tỷ dụ cho diệu 
nghĩa của kinh Pháp Hoa. Tiết Trí Oai 
truyện trong TCTT q. 9 ghi: »H{ ‡š %2 
#E.v ⁄ 4 H(. X Ä ïñ li]. li ÍH 
lÑ H ‹ — Sư đã được yếu chỉ vì diệu của 
thiển pháp nên (tính tình) dửng dưng thanh 
thản, dáng vẻ ôn hòa, gương mặt nhự 
trăng rằm«. 


























KẾ ĐẠT # i‡ 

Thiền tăng đời Tống: nối pháp thiền sư Hồi 
Cơ ở Ngạc Châu. Sư trụ chùa Hoàng Long 
ở My Châu (nay là My Sơn tỉnh Tứ 
Xuyên), nên người đời gọi sư là Hoàng 
Long Đạt. 


KẾ ĐĂNG LỤC ## }# # 

1. Ngữ lục, 6 quyên và I quyên mục lục, 
do Vĩnh Giác Nguyên Hiền soạn vào đời 
Minh, được xếp vào Tục Tạng kinh tập 
147, trang 701. Nguyên Hiền sưu tập nhiều 
sách vở của các thiền sư rồi chọn lựa biên 
chép cơ duyên lược truyện của 264 vị kỳ 
túc chốn thiền lâm; pháp ngữ tông thừa, 
trong ấy kế từ Thiên Đồng Như Tịnh đời 
thứ 16 hệ Thanh Nguyên thuộc tông Tào 
Động trở xuống gồm có 41 người, kể từ 
Tịnh Từ Ngộ Minh đời thứ 18 hệ Nam 
Nhạc thuộc tông Lâm Tế trở xuống gồm có 
216 người. Còn phụ lục 7 vị không rõ 
thuộc pháp hệ nào như: Quy Sơn Thái 
Sơ... 

Sách này được ấn hành vào niên hiệu 
Thuận Trị thứ 8 (1651) đời Thanh. 

2. Gọi đủ: Ngự Chế Thiên Uyển Thống Yếu 


349 


KẾ THÀNH /# Hỳ 





Kế Đăng lục. Đăng lục, do Thiền sư Như 
Sơn (Việt Nam) soạn tại chùa Hồng Phúc, 
dưới sự bảo trợ của vua Lê Thuần Tông, 
được khắc bản vào năm 1734. Nội dung 
sách này phần lớn viết về tiểu sử của các vị 
Tổ sư Ấn Độ và Trung Hoa. Về phần 
Thiền sư Việt Nam, sách chỉ nêu 3 vị thuộc 
tông Lâm TẾ, 2 vị thuộc tông Tào Động. 


KẾ THÀNH ## Z3, 

Thiền tăng đời Tống, họ Lưu, tự Bàn Am, 
người xứ Viên Châu (nay là huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. 
Khoảng niên hiệu Sùng Ninh (1102-1106), 
sư tham thiền sư Ngưỡng Sơn Phổ, được 
ngài độ, sư còn tham Vân Cái Trí Bản. Về 
sau đến thiền viện Trí Hải ở Khai Phong 
tham Phổ Dung Đạo Bình và nối pháp 
ngài, thuộc tông Lâm Tế. 

Mùa xuân năm I124, sư phụng chiếu trụ 
Hữu Nhai Hiển Trung Tự. Vua Tống Huy 
Tông xin quy y và ban cho sư hiệu »Phật 
Từ Thiền sư«. Năm 1127, sư lên Hoa Đảnh 
Phong thuộc núi Thiên Thai. Khoảng niên 
hiệu Thiệu Hưng (1131-1162), sư lên ngọn 
Tú Phong ở Phúc Kiến. 


KẾ TRIỆT # 
Thiền tăng đời Tống. Sư đến núi Ba Tiêu ở 
Dĩnh Châu (nay là Đông Sơn tỉnh Hồ Bắc) 
để yết kiến thiền sư Huệ Thanh, gặp lúc 
Huệ Thanh thượng đường cử lời Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch nói: ›Hai cái miệng hoàn 
toàn không có lưỡi, ấy là tông chỉ của tac. 
Sư hoát nhiên có tỉnh; nối pháp Ngài, 
thuộc tông Quy Ngưỡng. Về sau, kế thừa 
Ngài trụ trì, có bài kệ rằng: 

Mu —HÚÚUH. ® 
Z% # IR #. #4 ÀÁ 


»Tông chỉ của Ba Tiêu 


hì | 
bạn 




















3 
= 





Chẳng dinh đến môi lưỡi 
Người bằng gỗ xướng họa 
Người bằng đá lắng nghe«. 


KẾ VÃNG KHAI LAI # # BÄ # 

Kế thừa người trước, dẫn dắt kẻ sau. 
Truyện Thiền sư Đại Pháp trong Vân Cư 
Sơn Chí trang 155 ghi: »Ñl ƒE HỊ , 
lặt f ƒ fÃ v TH MỊ 6È ƒ fÃ v 3 HH 2E 
ll . Ñ fÌ bH 4. # fl PT HÀ. — Sư 
đem thân làm mẫu mực, nghiêm dạy hàng 
con cháu trong đạo khiến cho họ vâng theo 
lời giáo huấn phục vụ đạo pháp, kế thừa 
người trước dẫn dắt kẻ sau, mỗi người đêu 
thành tựu sự nghiệp tu hành«. 









































KỆ #8 

Gọi tắt của âm chữ Phạn: Kệ-đà, có khi 
cũng được dịch là tụng, là một thể thơ mà 
nhà Phật thường dùng. Thông thường mỗi 
bài có 4 câu, mỗi câu có số chữ bằng nhau. 
Pháp Diễn ngữ lục, q. hạ có ghi: »J? ]#š "F 
fT #.. 3 3% ấn 1Í xã: R 2X # f 
lv Uh 1U) f2 Ø4. ?íỉ HH ñữ mi, 
3ƒ Öj) 4 nỊ äïi. — Sư liền ném cây gậy, 
chắp tay, nói kệ rằng: Hư không thật vô 
biên, công đức Phật cũng thế. Nếu có thể 
đo lường, suốt đời không hết được«. 


















































KẾT #& 

Tức »kết hạ«. M4? Am ngữ lục ghi: »J H 
E1 Hấi. N] †?tH # › — Ngày 
rằm tháng tư kết hạ, ngày rằm tháng bảy 

giải hạ.« 





























KẾT GIAO ĐẦU # # 5ñ 

Lúc hoặc thời gian tiếp nối thay thế. Ä⁄4/ 
Am ngữ lục ghi: »Š †⁄ 2 #3. . . — TE 
=HXx+rH.ˆ##£š#ã43ứm. 
— Một đêm trong năm tiểu tham.... một 




















350 


KHẢ LẬU TỬ nỊ  # 





năm có 360 ngày, đêm nay chính là lúc 
tiếp nồi thay thể. « 


KẾT THIỆT # £ 

Ngậm miệng, không nói được. Tiết Hiếu 
Nghĩa Tính Không Thiên sư trong NĐHN 
q. 5 ghi: »‡# $ Á 5Ð #:, HỊ EÌ: E J# 

F2. ñ#Ầ# li HE 1U? H: 

3E HI Ất T fƒ 2} s — Tăng tham vấn, mọi 
việc đã xong, sư nói: Lui ra như thế có còn 
Phật pháp đạo lý không? Đáp: Con có 
phần ngậm miệng.« 


















































KẾT TÒA # # 

Khi Thiền sư thượng đường thuyết pháp 
kết thúc, phần nhiều hay nêu ra công án 
hoặc tụng niệm kệ thi, gọi là »kết tòa«. 
Tiết Thượng Phong Bản Tài Thiền sư 
trong NĐHN q. 18 ghi: »— # }\ jñ X , 
HỊ € ‡ ## HI 4H lú ) li 7 3. ® RỊ 























3Š ãñ Jk.v B †È bl E1: T BỊ 3 3# #E 
Hừữý. đã AI Hùb — ?ñ4 Eš. lữ šã #8 
fññ ? ‹ - Một đêm nọ sư đang quét dọn, 





Hỗa thượng Hải Ấn đi dạ tham, khi đến 
nơi thì gặp kết tòa, liên ném chiếc gậy nói: 
Liễu ngộ thì đâu sợi lông chứa cả biển lớn, 
mới biết quả đát trong một hạt bụi. Sư 
bổng nhiên tỉnh ngộ.« 


KHẢ CHÂN #† l (?-1064) 

Thiền tăng đời Tống, người xứ Trường 
Khê (nay thuộc huyện Hà Phó, tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Thạch Sương Sở Viên thuộc tông Lâm Tế. 
Người đời thường gọi sư là Chân Điểm 
Hung. Sau đó, sư trụ núi Thúy Nham Hồng 
Châu (nay là huyện Nam Xương, tỉnh 
Giang Tây), rồi dời đến núi Đạo Ngô Đàm 
Châu (nay là huyện Trường Sa, tỉnh Hồ 
Nam), nhờ cơ biện nhanh chóng nên nổi 


tiếng khắp gần xa. Tác phẩm: 7y Nham 
Chân Thiên sư Ngữ Yếu I quyền, được xếp 
vào Tục Cổ Tôn Túc Ngữ Yếu. 


KHẢ HOẰNG TT #2 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thiên Thai Đức Thiều, thuộc tông Pháp 
Nhãn, trụ viện Đại Đình ở Ôn Châu (nay 
thuộc Chiết Giang) Trung Quốc. Có vị 
tăng hỏi: Thế nào là một con đường chân 
chính? Sư đáp: Thất điên bát đảo. 


KHẢ HƯU "ƒ ?k 

Thiền tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Tuyết Phong Nghĩa Tôn, lúc ra hoằng pháp 
trụ Động Nham Việt Châu (nay là huyện 
Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang) Trung 
Quốc. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là chủ của Động 
Nham? Đáp rằng: Mở cửa động. 


KHẢ HUÂN "T # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Chu, người xứ 
Kiến Châu (nay thuộc Kiến Âu, tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ viện Hưng Phúc ở Tuyên 
Châu (nay thuộc Tuyên Thành, tỉnh An 
Huy). 

Có vị tăng hỏi: Đạo là gì? Sư đáp: Siêng 
năng mà thực hành đi!. 


KHẢ LẬU TỬ 3T z # 

Còn gọi: Xác lậu tứ, khả lậu. Phong thư 
của các chùa thời xưa. Khả lậu, vốn chỉ vỏ 
trứng, nghĩa là thư từ dán kín trong một 
ống tre, như côn trùng rút vào vỏ bọc. 
Cách thức gửi thư về các sự việc ghi trong 
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy q. 2. q. 3 
như: Nghĩnh đãi tôn túc, Sơn môn thỉnh 


351 


KHẢ QUÁN Tƒ 





tân mệnh trai, di thư, phó cáo, tân Thủ tọa 
đặc vị hậu đường đại chúng trà... đều sử 
dụng từ ngữ này, người đời sau dùng vào 
văn tẾ, văn sở, văn khuyến thỉnh. 


KHẢ QUÁN TT ÿ#t 

1. Thiên tăng đời Ngũ Đại, họ Tiết, người 
xứ Phúc Đường (nay thuộc huyện Phúc 
Thanh, tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc; nối 
pháp Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Sư 
ra hoằng pháp trụ viện Kim Luân, Hành 
Sơn. 

2. Tăng nhân đời Tống (1092-1182), họ 
Thích, có thuyết nói họ Phó, tự Nghi Ông, 
hiệu Giải Không, Trúc Am. Người xứ Hoa 
Đình (nay là huyện Tùng Giang, tỉnh 
Thượng Hải) Trung Quốc. Năm I6 tuổi thụ 
giới cụ túc rồi sư học giáo pháp Thiên 
Thai. Ban đầu sư y chỉ với Nam Bình Tinh 
Vi, sau nghe Thiền sư Xa Khê Trạch 
Khanh nổi tiếng khắp vùng Giang Chiết, 
sư liền mang sách vở theo học và được nối 
pháp ngài. Ban đầu, sư trụ trì Thọ Thánh 
Tự ở Gia Hòa (nay thuộc G1a Hưng tỉnh 
Chiết Giang). Sau đó sư đời sang trụ Đức 
Tạng Tự ở Đương Hồ (nay thuộc huyện 
Bình Hồ, Chiết Giang). Ngoài lúc giảng 
kinh, sư còn chú thích kinh Lăng-già. Sư 
còn từng trụ các nơi: chùa Tường Phù, am 
Lâm Trúc, Bắc Thiền Thiên Thai Tự, Nam 
Hồ Diên Khánh Tự. Thiền sư Đại Huệ 
Tông Cáo từ Kính Sơn đến đây cùng sư 
bàn luận suốt ngày và khen sư là »Giáo hải 
lão long« (Con rồng trong biển giáo pháp). 
Tác phâm: Lăng-già Thuyết Đề tập Giải 
Bồ Chú, Kim Cang Thông Luận, Kim Cang 
Sự Thuyết, Viên Giác Thủ Giám, Trúc Am 
Thảo lục. Các vị đệ tử nối pháp sư gồm có: 
Bắc Phong Tông Ấn, Trí Hành Thủ Mân, 
Thần Biện Thanh Nhất. 


KHẢ SÁT 5T # 

Thật là, thực sự, chân thật, quả tình, thực 
ra. Bài thơ »Tự Tán« trong NTNL q. hạ 
ghi: 
llJ ñš #t HỊ 
R #ƒ l 2: 





— 


71 
LH 



























































ÉP /4.. đñ l§ ồ 



































#ï EH lá] -E l# 8w ?Š 

»Hành cước đô vô dụng xứ 

Thôi đảo chích hảo tố ngưu 

Đinh song giác, trừu điều vĩ 

Lục dương phương thảo xuân phong lý 
Khả sát hữu lực hội canh điền 

Mại đữ Diêm Vương hoàn phạn tiền«. 
»Hành cước đêu không có chỗ dùng 
Xô ngã con trâu khỏe to đùng 

Nắm hai sừng, kéo cái đuôi 

Liễu xanh cỏ thơm đón gió Xuân 

Thật là có sức biết cấy cày 

Bán cho Diêm Vương trả tiễn com«. 


KHẢ THẬP #† ‡† (1298-1368) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Vật Ngoại 
Khả Thập, vào niên hiệu Diên Hựu thứ 7 
(1320) sư sang nhà Nguyên (Trung Quốc). 
Nói pháp Thiền sư Thiên Ninh Minh Mục, 
đời thứ 24 hệ Nam Nhạc, đời thứ 7 tông 
Lâm Tế Nhật Bản. Trụ trì chùa Sùng Phúc, 
chùa Kiến Trường. 


KHẢ THỌ +† 3# (1307-1375) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên-đầu 
đời Minh, họ Lý, tự Vô Chỉ, hiệu Hưu Am, 
người xứ Lâm Hải (nay thuộc Chiết Giang) 
Trung Quốc. Năm 12 tuổi xuất gia ở chùa 
Thạch Môn, 19 tuổi thụ giới cụ túc, tham 
học với Thiền sư Phố Giác ở chùa Linh Ân 
Hàng Châu và đắc pháp. Niên hiệu Chí 


352 


KHÁCH TÁC # 4E 





Chính thứ 6 (1346) đời Nguyên, sư ra 
hoằng pháp trụ chùa An Thánh ở Lâm Hải. 
VỀ sau trụ các chùa: Long Ân, Chân Như, 
Long Hoa. Niên hiệu Hồng Võ thứ 6 
(1373), sư trụ trì chùa Tịnh Từ Hàng Châu. 
Về giả lui về ở ân nơi viện Trúc Hạ, lặng lẽ 
thị tịch. 


KHẢ TÍCH HỨA 3T l‡ ‡#‡ 


Còn gọi: Khả /ích hồ. »Hứa« và »Hồ« đều 
là ngữ trợ từ. Khả Tích Hứa nghĩa là đáng 
tiếc. Tắc 38, Bích Nham lục (Đại 48, 175 
hạ) ghỉ: »7\ 2. Tổ ?J ft fl lố Hï. 
ÑỊ Đề kÈ 2P Ệ Jeỳ}. W f7 KMẲTI là 
ñF. THấẰ H  J. HỊ lý 3) — 
Huyệt nói: Quen câu cá lớn ở trong chằm, 
không ngờ ếch nhái lại cắn câu. Lô Pha 







































































trầm ngâm. (Thật đáng tiếc, cũng có chỗ 


xuất thân mà lại bỏ qua)«. 


KHẢ TRUNG 5T † 

Đồng nghĩa với giả nhược (nếu như), kháp 
hảo (vừa mới), hoặc cho rằng giả sử, cũng 
như... Là phương ngôn của thời đại Đường 
Tống. Thiền lâm cũng quen sử dụng, là từ 
thường dùng trong khi trò chuyện giữa các 
thiền tăng. uy Sơn Cảnh Sách (Vạn Tục 
111, 146 hạ) ghi: »HƑ '† #ñ ‡# 1E lv Tứ 
3t Hị RB Mĩ M[ . — Nếu như đốn ngộ chính 
nhân mới là nắc thang để ra khỏi trần 
lao«. 












































KHẢ TÙNG 5T # (1420-1483) 

Thiền tăng đời Minh, họ Hứa, hiệu Vô 
Phương, người xứ Lạc Dương (nay thuộc 
tỉnh Hà Nam) Trung Quốc; nối pháp Thiền 
sư Câu Không Khế Bân ở núi Thiếu Thất 
thuộc tông Tào Động. Ban đầu sư ở ấn 
trong chùa Định Quốc, chẳng bao lâu ra 
khai pháp ở chùa Bồ-đề. Niên hiệu Thành 


Hóa thứ 9 (1473), sư thừa kế pháp hội chùa 
Thiếu Lâm. Đến năm 1482, sư trụ trì chùa 
Quán Âm ở Quân Châu (nay là huyện Vũ 
tỉnh Hà Nam). 


KHẢ TƯƠNG ÿT 3# (1206-1290) 
Thiền tăng sống vào đời Tống-đầu đời 
Nguyên, họ Cát, hiệu Tuyệt Ngạn, người 
xứ Ninh Hải Thai Châu (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc; nối pháp Thiền 
sư Vô Chuẩn Sư Phạm, thuộc phái Dương 
Kỳ, tông Lâm Tế. Sư từng trụ các chùa: 
Lưu Hồng Hưng Thánh Thiền Tự ở Gia 
Hưng (nay thuộc Chiết Giang), Nhạn Sơn 
Năng Nhân Thiền Tự ở Ôn Châu (nay 
thuộc Chiết Giang), Cửu Nham Huệ Vân 
Thiền Tự, Hộ Quốc Quảng Ân Thiền tự, 
Sùng Ân Diễn Phúc Thiền Tự, Giang Tâm 
Long Tường Hưng Khánh Thiền Tự. Năm 
1272, sư trụ Sùng Thánh Thiền Tự ở núi 
Tuyết Phong Phúc Châu. Tác phẩm: 7„yệr 
Ngạn Hòa thượng ngữ lục ] quyền. 


KHẢ ÚY 5T & 

Thật là, thật ra, quả tình. Phó từ. Chương 
Táo Thọ Hòa thượng (đời thứ 2) bác 
CĐTPĐL q. 24 ghi: »4H ú # H nƒ  jš 
À 1J.. — Đệ nhất tòa nói: Gần đây Hòa 
thượng quả tình thiết tha vì người«. 





KHÁCH ĐẦU HÀNH GIÁ # 
% 


Gọi tắt: Khách hành. Cư sĩ phụ giúp vị Tri 
khách. Trong Thiền tự, vị nảy lệ thuộc vào 
Tri khách (Chức vụ tiếp đãi khách khứa), 
nhận mệnh lệnh đề làm thị giả cho khách. 
Theo: PQĐTĐÐ của nhóm Từ DI. 


5Ñ #ï 


KHÁCH TÁC # #‡ 
Người làm thuê, làm khách. Thiền gia 


353 


KHÁCH TRẦN # jÈ 





thường dùng từ nay để quở trách, ngầm ý 
nghĩa quên đi chính mình, chạy tìm bên 
ngoài. Tiết Minh Khê Đạo Hạnh thiền sư 
trong NĐHN q. 3 ghi: »Í#) |]: lỊI fn[ Í£ 
f7? HñEH: #f fH BỊ ñỮÑ! 3š ƒE! - 
Tăng hỏi: Thế nào là tu hành? Sư nói: Ông 
sư này chớ nên làm khách.« 








KHÁCH TRẦN # /È 


Chỉ cho các sự vật hư huyễn cho đến 
những nghi hoặc phiền não. Chương Bồ 
Đề Đ[L_]t-ma »Lược biện Đại thừa nhập đạo 
tứ hạnh« trong CĐTĐL q. 30 ghi: »#f À. 
®%. ñH ‡l Ø ]ñ 2X. Ÿ lã Ä  lHÌ — 
! tt. {H jl§ % Kề 5 4H Ứi # ° fi ãl 
ƒ s — Lý nhập nghĩa là nhờ giáo lý mà tỏ 
ngộ tâm tính, tin chắc chúng sinh đồng một 
chân tính, chỉ vì khách trần vọng tưởng 
che đậy nên không thể lộ bày.« 

















KHÁCH TY # š] 
Chức sự tăng phụ trách tiếp đãi khách. 
Minh Giác ngữ lục q. 2 ghi: »ẴH #t. Sš 


— Sau đó, đại sư Huệ Năng ngôi đưới cội 
cây nây, truyền bá pháp môn Đông Sơn 
cho mọi người. Lại: Mông 8 tháng 4 năm 
ấy, Đại sư vì đại chúng mới truyền bá pháp 
môn«. 


KHAI CHẤM ï 3 

Còn gọi: Khai bị an chẩm. Nghĩa là dọn 
bày mền gối để ngủ. Trong Thiền môn, sau 
Sơ canh (canh một) 5 giờ, »Thần ty« bắt 
đầu báo cáo giờ giác, kế đó »Đường hành« 
ở trước Tăng đường đánh bảng 3 hồi, tiếp 
theo »Chung ty« đánh chuông 18 tiếng để 
báo cáo giờ Tọa thiền đã kết thúc, 18 tiếng 
chuông này gọi là Khai châm chung, Thập 
bát chung, Định chung, Sơ dạ chung. 
Theo: PQĐTTĐ của nhóm Từ DI. 


KHAI DIỄN ñÄ :š 

Tuyên thuyết đạo pháp. Tiết Phúc Tiên 
Chiêu Khánh Hòa thượng trong TĐT q. 13 
ghi: »? H 3# !h #. EM tñ8È: 4 
H‡ửJ#. &Xjlìllñ. AÁ ÄX % ‡š }⁄* 












































?Ï.. 4€ MH ĐÿUjJ|. ?ầ B§ ì TH ẾNG # 
# 4l. Ø ® ÍK J§ 3ã fị. 2t TH 
3E 4. R Z †EJ8 # wiễt. lữ đi 
lẾt †Í ý HÌ. HỊ Œ HỤ. HỤ 24. XẾ ft 











lB| flĩ {l Jš? — Sư đến Tuyết Đậu, khi đi 
ngang Hàng châu Từ Chuyển Vận hỏi sư: 
Danh sơn Tuyết Đậu có nhiều Thiên tăng 
ngộ đạo, chợt có kẻ đến tiếp cận thì 
Trưởng lão làm sao đối phó? Sự lớn tiếng 
gọi Khách ty, Khách ty đến gân, sư hỏi: 
Vận sứ hỏi cái gì thế?« 





KHAI ññ 

Truyền bá (đạo pháp). Tào Khê đại sư biệt 
truyện ghi: »* {# 5ï fñ§ } !W lửi, h#. 
BÚ AMOWIHVP1. X : 1 4E DỤ 
HNH.‹ Xữn B AT Đị MÔN Pa 












































JRÈ lv # HH R§ 3t Ù* bị ÙÄ.. — Thuở 
xưa trong pháp hội Linh Sơn, vua Ba-fr- 
nặc thỉnh Phát, hôm nay ở chùa Chiêu 
Khánh, Thái uy đón rước sư. Trời người tụ 
hội dưới pháp tòa ngưỡng mong rủ lòng 
thương xót tuyên thuyết đạo pháp«. 








KHAI DỤC ññ 3% 

Mở cửa nhà tắm để vào tắm. Theo điều 
Lưỡng Tự Đầu Thủ, chương Lưỡng Tự 
trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy dq. 
hạ: »HẾ gặp lúc khai dục thì trước Trai 
đường có treo tắm bảng Khai dục. Trời 
lạnh thì 5 ngày tắm 1 lân, trời nóng thì tắm 
mỗi ngày, khi nghe tiếng trồng khai dục, 
Tăng chúng vào tắm trước, sau cùng đến 
Tri sự và Trụ trì«, về sau đảo ngược thứ tự 


354 


KHAI LÔ ii 





này. Phật chế có 2 thứ: Tắm nước nóng, 
tắm hơi nóng. Thiền tông thì dùng nước 
ấm để tắm. Cách tắm có 2: Thời xa xưa 
phần nhiều đứng ngoài bồn múc nước tắm, 
gọi là Cấp thang thức; về sau vào trong 
bồn tắm gọi là Nhập thang thức. Khi tắm 
phải im lặng, cắm cười nói. Trước khi tắm, 
thắp hương hướng về Bạt-đà-bà-la xướng 
kệ chú 7 biến (Đại 82, 776 hạ): »Khi rửa 
chán, phải nguyện chúng sinh đây đủ thân 
lực; tăm rửa thân thể, phải nguyện chúng 
sinh thán tâm không đo, trong ngoài sạch 
sẽ. Án, bạt chiếc la não ca tra, tỏa ha«. 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


KHAI ĐƯỜNG ÏÄ # 
Trụ trì mới nhận chức, lúc nhập viện phải 
khai pháp đường tuyên nói đại pháp. tớ 
Nham lục q. I ghi: »Ẵ Bị 3£ ñR 3⁄5 v 























lHỤ Tí MP ah 0/L9E--1211678 10 
d4: {fLJ# #£ th #8 là ÌH 2E? — Lúc 


Vân Môn khai đường nói pháp, có Vị quan 
Thường thị họ Cúc bước ra hỏi: Trải bình 
Thọ đã chín chưa? Vân Môn nói: Ông 
nghe nói chưa chín hôi nào?«. 


KHAI HÓA TỰ PÄ 4 ‡ 

Thuộc thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết 
Giang, Trung Quốc. Niên hiệu Khai Bảo 
thứ 4 (971) đời Tống, Vĩnh Minh Diên Thọ 
theo lời mời của Ngô Việt Vương Tiền 
Thúc, vì trấn phục thủy triều sông Tiền 
Đường mà cất chùa, ban đầu gọi là »Thọ 
Ninh Viện«. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 26 
(1156) đời Tống, Trí Đàm trụ trì chùa này, 
không nhờ sức quan tự bỏ y bát của mình 
mà quyên góp tịnh tài để xây tháp bảy 
tầng, thành tựu viện vũ trăm cửa. Niên hiệu 
Long Hưng thứ 2 (1164) vua ban cho tấm 
biển »Từ Ân Khai Hóa Giáo Tự«. Khoảng 


niên hiệu Gia Tĩnh (1522-1566) đời Minh 
chùa bị thiêu hủy, khoảng niên hiệu Vạn 
Lịch (1573-1619) trùng tu trở lại. 


KHAI HUỆ ðï 3# (1824-1906) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trương, tên 
Châu, pháp danh Khai Huệ, hiệu Chân 
Tịnh, người xứ Trường Sa, Hồ Nam, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Giác Thanh chùa 
Long Hoa, đời thứ 42 hệ Nam Nhạc. Trụ 
trì am Diêm Tràng. Có ngữ lục truyền lại 
đời. 


KHAI KHẨU KIẾN ĐẢM ñÄ œ= #, 
Một khi mở miệng liền hiển bày mọi ý 
nghĩ trong lòng. Vô Môn Quan ghi: »‡t Ƒ'] 
El. # ?M BãÄ LÍ l Hễ  ? Ho Bo 
3í fl Ñl 3f 4H. Hã #ï ƒE ?#E. - Vô 
Môn nói: Triệu Châu mở miệng liễn hiển 
bày mọi ý nghĩ trong lòng, vị tăng này 
phán xét không đúng cho chuông là hữ«. 
































KHAI KHOÁCH Ä # 

Nói ra, hoằng dương. Tiết Nam Phong 
Vĩnh Trình ". sư trong NĐHN q. 18 
ghi: »øÈ Hữ HỊ . H Đế ## Hí ñE. 
4ự: :|E ðƒ lR đH% ma TM EÉ % ñÄ. KH F 
H] 2. #l I #Ÿ Hh . — Hoặc chiếu dụng 
như sắm nổ, hoặc cơ phong như điện chớp, 
chăng qua là trừ dẹp tà vọng, hoằng dương 
lẽ huyền vi, lập tức minh tông, đến chỗ 
chân thật. 











= 



































KHAI LÔ BÄ 3š 

Mở cửa lò. Trong chùa gọi ngày mồng một 
tháng mười là ngày khai lô, kê từ ngày này 
mới có thể đốt lò sưởi ấm. Tiết Pháp 
Xương Ÿ Ngộ Thiền sư trong NĐHN q. l6 
ghi: 


355 


KHAI MINH THIỀN SƯ Bï H 3š 



































E2 H BH MÑ . ƒí HẦ fl # — ñi . 
HÈ ï Ì- Ji \. # H lã Mã †T 42. 

















»Pháp Xương kim nhật khai lô, 
Hành cước tăng vô nhất cá 
Duy hữu thập bát cao nhân 
Giam khẩu vi lô đả tọa«. 

»Hôm nay Pháp Xương mở lò 
Không một vị tăng hành cước 
Chỉ có mười tắm cao nhán 
Ngôi thiển quanh lò im lặng«. 


KHAI MINH THIỀN SƯ ñ # 2# f 
Hiệu của thiền tăng Nghi Yến đời Tống. X. 
Nghi Yến 


KHAI NHÃN KHẠP THỤY PB 1# ñ& 
Rế 

Ngồi ngủ mà mắt mở trao tráo, dụ cho sự 
hồ đồ si mê. NĐHN q. 18§ ghi: »‡#t lŠ 
3í HÀ EÝ . BÍ HR Hữ lỆ s — Than ôi, kẻ mê 
hợp thành bây mở mắt ngôi ngủ«. 




















KHAI NHÃN MY NGỮ Bì !# # ‡# 

Mở to đôi mắt mà nói mớ, dụ chỉ lời nói lờ 
mờ si mê. Tiết Thị Dục Tạng Chủ trong 
DTNL q. 3 ghi: »ƒ£ #ï 2 H # 2š RŠ lá 
JKlR H. X ## # Jj * lễ J& † E. 
%4 #4 — ĐJ j§ — ĐỊ HỆ. h f4 1 6 
fR.. bq f5 w ñ f8. Ù] 2 HH ÿï HỈ *{ 
ff 8 ï# X É1 H Bi HR ?# ãñ. - Nếu 
ngươi chưa có con mắt siêu tông việt cách, 
cũng không có thủ đoạn trói cọp bắt rồng, 
chưa khỏi ở mọi nơi mọi lúc thấy sắc bị 
sắc làm ngại, nghe tiếng bị tiếng làm ngại, 
cho đến mở miệng nói năng đều là giữa 
ban ngày ban mặt mở to mắt mà nói mớ«. 






































ïIl' 









































Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: »‡ï ‡* ft #J V 8í 
fỊ HÌ HỆ? Tãị 5í DÑ HR #X ñ8 2 : — Nếu 














là không có vật gì cả thì đâu cán phải 
chiêu soi? Ngươi đừng có mở mắt mà nói 


mở nữa« 


KHAI NHÃN NIỆU SÀNG Ä ñ# #& 
7 

Mở mắt đái dầm, dụ cho việc làm vô lý 
đáng chê cười. Mi Am ngữ lục ghi: »ÍT RỆ 
{T !j. bị HR }K PK s — Sứ dụng phương 
tiện đánh hét cũng là vô lÿ được và đáng 
chê cưởời&. 








KHAI NHÃN TÁC MỘNG ïï f£ 4£ 
+ 


Mở to đôi mắt mà năm mơ, tỷ dụ cho trạng 
thái lờ mờ, sĩ mê. Má 1m ngữ lục ghi: »—— 
H— ÀA.  8f # MỊ ÿ†. lã 
#. DH HR ƒE Z7 : — Một bên ra một bên 
vào, nước cốt trong bánh mè; một bên bắt 
một bên tha mở mắt như mộng«. 


























KHAI PHÁP ñï 3 

Lần nói pháp đầu tiên của vị Trụ trì, sau 
khi vị này đắc đạo. Tiết Thiên Đồng Hàm 
Kiệt Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »zE 
ft. ĐH HỊ X 3. 2 ñB JE JỆ. 2} 
Rk BE Z. lñ ÈX #Ù li. 1 3š ñú 
ÄI.; — Chưa đầy nửa năm ngài Đàm Hoa 
đã thấu rõ việc sinh tử. Ngài đến yết kiến 
Thứ Am, được phân tòa giáo hóa ở Liên 
Ván, khai pháp ở Diệu Nghiêm, sau đời 
đến các chùa nồi tiếng« 











KHAI PHÚC ĐẠO NINH THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC ñl 3ä :š # 3# É? ‡# # 

Gọi đủ: Đàm Châu Khai Phúc Thiển sư 
Đăng Tháp Cứu Đại Hòa thượng ngữ lục. 
Còn gọi: Đảm Châu Khai Phúc Báo Từ 
Thiên Tự Đạo Ninh Thiên sư ngữ lục, Khai 
Phúc Ninh Hòa thượng ngữ lục. Ngữ lục, 2 
quyền, do Khai Phúc Đạo Ninh soạn vào 
đời Tống, Nguyệt Am Thiện Quả biên tập, 


356 


KHAI THỊ lj Z£ 





được xếp vào 7c Tạng kinh tập 120, trang 
450. Nội dung bao gồm: Pháp ngữ khai 
đường tấn viện niêm hương, Thượng 
đường, Tiểu tham, Thùy thị, Kệ tụng, Di 
giới. Đầu quyền cuối quyên có phụ lục bài 
tựa và các văn sớ. Sách này được In lại vào 
niên hiệu Thuần Hy thứ 6 (1179) đời Tống. 


KHAI PHÚC TỰ ñï 3ã 3 (80) 


Thuộc thành phô Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, 
Trung Quốc. Thời Ngũ Đại Sở vương Mã 
Ân sáng lập. Con là Mã Hy Phạm lại xây 
Hội Xuân Viên. Đời Tống Thiền sư Đạo 
Ninh ở đây. 


KHAI QUAN ñï lä 

Mở cửa. Quan: Chốt cửa. Chương Già-da- 
xá-đa Tổ thứ 18 trong CĐTĐL q. 2 ghi: 
»ất Z2 EH ñH fI xẻ 3ý Ñ . Xổ B7 lãi ñE 
‡†È . — La-đa nghe nói, biết là dị nhân liền 
mở cửa tiếp rước«. 





KHAI QUÝNH đi (1634-1676) 
Thiền tăng đời Minh, họ Trương, hiệu Huệ 
Cung, người Thuận Đức, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Nồi pháp Thiền sư Tuyết Duy 
Thao Pháp, đời thứ 34 hệ Nam Nhạc. Trụ 
trì Nam Hải Bảo Tượng Lâm. Có ngữ lục 
truyền lại đời. 


KHAI SĨ 8] + 
1. Người thông đạt, tỏ ngộ. Chương Bát- 
nhã-đa-la, Tổ thứ 27 trong CĐTĐL dq. 3 




































































ghỉ: »‡H ẤX 4? Z #Ê #í. W H R A 
1. E8! H‹ ÍT7†tỞ2 Hằ H8. 
1# + 2i ®Ằ ®.‹ 5š  Íh 2% tý H ft 
Jš À l SE. X ]ũ #t [Í ïÑƒK. lÑ + 
® =*#.. 1 £ Bl +tl. - Tổ Bát-nhã 

















Đa-la là người Đông Ấn. Sau khi đắc 
pháp, Tổ đi hóa đạo đến Nam Ấn Độ. Vua 


nước Hương Chỉ phụng thờ Phát pháp, tôn 
trọng cúng dường hết mức và còn ban cho 
viên ngọc vô giá. Báy giờ vua có 3 người 
con, người con tt là bậc thông đạt«. 

2. Lời Thiền sư gọi các vị tăng tham thiên. 


zl 


Phần Dương ngữ lục q. trung ghi: »Ÿƒ ?ï 
nñ EH lv [HH H ?B —-% - Bảo chung 
cho các vị thiển tăng hãy cùng nhau sáng 
tỏ đệ nhất huyên«. 








KHAI SƠN ññ 1 

Vốn chỉ cho việc khai núi lập chùa, bởi tự 
viện thời xưa phần nhiều lập nơi núi non u 
tịch, và vị Trụ trì đời thứ nhất của tự viện 
cũng được tôn xưng là Khai sơn. Ván Cự 
Sơn Chí (142, hạ) ghi: »32 3 7E BÑ 1ÍỊ 3/⁄ 
%. # 5 Mới, KH Ð HỊÍU,. ĐÀ 
lị IH.. — Sư liễn lập chí khai sơn hoằng 
pháp, cất chùa truyền giáo, lợi mình lợi 
Hgười, CỨU giúp mọi người«. 











KHAI SƠN LÃO ĐIỆN ñï ›) % #& 
X. Chính Tông Tự. 


KHAI TÂM NHÃN ñï => f#ˆ 

Mở sáng: con mắt pháp, tỏ ngộ đạo lý Phật 
pháp. Tiết Giang Tây Mã Tổ trong TĐT q. 
14 ghi: »ï[ P Hộ ‡H ll 5Š Xử Hi. : ïL 
Pl. Hữñ ñ8 Il —. l# M + ð § À 
1. #t R, ⁄* # l# iHZ. H 
Bfj ù HR , Z2 4. Hí Hs —- Mã Tổ Giang 
Tây nối pháp Thiển sư Hoài Nhượng ở 
Giang Tây. Sư húy là Đạo Nhất, người 
huyện Thập Phương thuộc Hán Châu, họ 
Mã, xuất gia nơi chùa La Hán. Được Hoài 
Nhượng mở sáng con mắt pháp, sư đến 
giáo hóa tại Nam Xương«. 




















~® 

















EH co 


KHAI THỊ BÄÏ # 
Tuyên thuyết (nói pháp). Tiết Lương Sơn 


357 


KHAI THỊ NGỘ NHẬP ÿï z§ ‡# ^. 





Quán Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »Äˆ 
2K SS #Ã vũ HH bẲ 2N o — Tăng nói: Đại 
chúng đã đến đông đủ, thỉnh sư nói pháp« 











KHAI THỊ NGỘ NHẬP ñ] # !# ^. 
Khai là khai phát, tức phá trừ vô minh, 
khai mở Như Lai tạng, thấy lý Thật tướng. 
Thị là hiện bày; hoặc chướng đã trừ thì Thể 
tri kiến hiện, pháp giới vạn đức hiện bày rõ 
ràng. Ngộ là chứng ngộ, sau khi Chướng 
trừ Thể hiện thì Sự (hiện tượng) Lý (bản 
thể) dung thông mà có chỗ ngộ. Nhập là 
chứng nhập, nghĩa là sự lý đã dung thông 
thì có thể tự tại vô ngại, chứng nhập biển 
trí tuệ. 

Phẩm Cơ Duyên trong Kinh Pháp Bảo 
Đàn (Đại 48, 355 hạ) ghi: »ï¿ JR 2J ?i ff 
# ãÃ. hủ {U ïf Bi 2Klñữ ÀÁ. H & f# 












































ẤI Bủ , + Ä f1 2. #ï TE IL Ír . 
)) 3: ñồ &Š WX ÍJù tÚU. — Ngươi nên cần 


thận, chớ hiểu lầm ÿ Kinh, nghe nói: Khai 
thị ngộ nhập bèn cho là trì kiến của Phật, 
còn mình thì chẳng có phần; nếu hiểu như 
thể là phỉ báng kinh Phật vậy«. 


KHAI THIỆN TỰ B š- 3 

Thuộc núi Chung Sơn, thành phố Nam 
Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Niên 
hiệu Thiên Giám thứ 13 (S14) đời Lương, 
Bảo Chí thị tịch, vua Võ Đề ra lệnh an táng 
tại nơi này và xây tháp 5 tầng. Vua đích 
thân tiến cúng, bỗng thấy vị Đại sĩ trên 
mây bèn xây cất chùa, sai đệ tử của Bảo 
Chí là Trí Tạng trụ trì, ban tên là »Khai 
Thiện Tự«. Thời Trần Nam triều, Trí Viễn 
cũng từng ở đây. Khoảng niên hiệu Càn 
Phù (874-879) đời Đường phụng sắc đổi 
tên là »Bảo Công Viện«. Khoảng niên hiệu 
Khai Bảo (968-975) đời Tống lại gọi 
»Khai Thiện Đạo Tràng«. Niên hiệu Thái 


Bình Hưng Quốc thứ 5 (980) cùng với các 
chùa ở Chung Sơn gọi chung là »Thái Bình 
Hưng Quốc Tự«, chùa nảy là một viện 
trong số đó nên tên chùa bị xóa bỏ. 


KHAI TIÊN TỰ ññ % 3 

Chùa nằm ở chân núi phía nam Lô Sơn 
tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, do Nam 
Đường Trung Chủ xây dựng. Sau núi có 
những ngọn núi lạ liền lạc như: Quy Bối 
(mu rùa), Hạc Minh (Hạc kêu), Song Kiếm 
(hai cây gươm). Đời Tống có Thiền sư 
Thanh Diệu của tông Vân Môn ở đây. Niên 
hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ 2 (977), 
Vua hạ chiếu đổi tên chùa »Khai Tiên Hoa 
Tạng Tự«. Triều vua Nhân Tông, Thiền sư 
Thiện Xiêm mở pháp hội ở đây, đệ tử là 
Phật Ấn Liễu Nguyên là người kế thừa. Về 
sau các thiền sư của tông Vân Môn như: 
Trí Tuần, Hành Anh cùng nhau kế tiếp trụ 
trì. Niên hiệu Thiên Thuận thứ 1 (1457- 
1464) đời Minh, chùa dùng lại tên cũ. Niên 
hiệu Khang Hy thứ 16 (1707), Vua ban cho 
bảng hiệu »Tú Phong Tự«. 


KHÁI CỔ LỤC #t. # # 

Còn gọi: Trạm Nhiên Thiên sư Khái Cổ 
tục. Lục, I quyền, do Trạm Nhiên Viên 
Trừng soạn vào đời Minh, được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập 114, trang 725. Viên 
Trừng cảm khái về quy củ tùng lâm thời ây 
sao mà lỏng lẻo và dần dần tiến tới chỗ hỗn 
loạn, sa đọa. Để ngăn ngừa sự suy sụp 
nhanh chóng của các tùng lâm dẫn đến sự 
hủy diệt Phật pháp mà trên lịch sử sẽ xảy 
ra lần nữa, nên sư đưa ra những ví dụ có 
thực, các cơ duyên hoạt bát sinh động từ 
Lục Tổ cho đến thời đại Đường Tống và 
khẩn thiết kêu gọi đạo tâm, chấn chỉnh lại 
Tông phong. Sách này cho ta thấy được 


358 


KHÁM QUÁ 8ÿ ì# 





tình hình các tùng lâm vào cuối đời Minh. 


KHẢI THỈNH #k ?# 
Phạn ngữ: adhyesanä, adhyesIta. 


1. Trước khi tụng kinh phải phụng thỉnh 
chư Phật. Trước khi tụng 5 hội của Kinh 
Lăng Nghiêm, phải xướng danh hiệu 
»Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật, Bồ Tát«. 
Người đứng đầu hội Lăng Nghiêm cử 
xướng »Nam mô Lăng Nghiêm Hội 
Thượng Phật Bồ Tát« và xướng văn gọi là 
Khải xướng. »Vọng hối lược Bồ tát« của 
Thiền tông là mỗi tháng ngày mùng một, 
ngày rằm cử hành lễ Bồ tát với nghi thức 
giản lược, sau bài văn sắm hối phải xướng 
lên: »Nam mô quá khứ thất Phật, Nam mô 
Thích-ca Mâu-ni Phật, Nam mô Văn-thù 
Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiển Bồ Tát, Nam 
mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Di-lặc 
tôn Phật, Nam mô Lịch đại Tổ sư Bồ Tát«, 
đây là Khải thỉnh, sau đó mới xướng Tứ 
hoằng thệ nguyện. Nhưng trong nghi thức 
an táng, lúc tụng chú Lăng Nghiêm không 
cử hành nghi thức khải thỉnh. 


2. Thưa thỉnh. Lăng Nghiêm Kinh Tông 
Thông q. I (Vạn Tục I17, 6 thượng) ghi: 
»»jlnj 3#} bú ƒÈ. TH }ổ đp ìv.. TR # là 
2 — lỊ #Z lỊ. 2® 2). fx š) Hư 
äN  J H2 Íf⁄ J ?f it. ' RE 4Ù — 
FỀ ‡¿ v MỸ Hổ lí MỊ 27 Ẩl › — Gặp Phật, 
A-nan đảnh lễ rồi buôn thảm rơi lệ, hận 
rằng từ trước đến nay chỉ chuyên đa văn 
nên chưa tu hành để đầy đủ đạo lực, mới 
khẩn thiết nhiều lần thưa thỉnh về các 
phương tiện đâu tiên như: Xa-ma-tha, 
Tam-ma-để, Thiênna mà mười phương 
Như Lai nhờ đó được thành Chính giác«. 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 









































tai 























KHÁM 3 

Còn gọi: Khám biện, khám nghiệm. Kiểm 
tra sự lãnh ngộ sâu cạn giữa các thiền gia. 
Vô Môn Quan ghi: »fŸ 3 2+ ÿlH f BỊ) ìl 
lồ 3š ƒˆ. — Chờ ta đi kiểm tra bà già này 
cho ông.« 

















KHÁM BIỆN 3 ‡ 

1. Thiền nhân thăm dò chỗ lãnh ngộ sâu 
cạn của đối phương. Tổng Môn Võ Khô 
ghi: »( 3Mi lí fl ẨÑll Mi ) Fí 3# llj tị 
HH3. R lf 3Í  l. A Z 





















































x #® DỊ 3ñ £ï #I li Ếr '!. Hợ lỹ #lJ 1: 
4H JH ñH. 3H B 3 Ã ñï Ìl À Bã.— 
































(Hoà thượng Phúc Nghiêm Trị) ban đâu 
đến Động Sơn, cơ duyên khế hợp. Ngài 
Chân Tịnh bảo sư làm người đại diện 
chúng ra thưa hỏi. Ít lâu sau, sư lại đến 
pháp hội của Tứ Tổ Tuyên, cũng thường 
đến gặp Ngũ Tổ. Tổ thăm dò trình độ lãnh 
ngộ sâu cạn của sư quả có chỗ hơn 
người. 

2. Một thứ phân loại trong ngữ lục Thiền 
tông, chuyên môn ghi chép những lời thăm 
dò chỗ lãnh ngộ sâu cạn của thiền nhân. 
Như trong Lâm Tế lục có loại Khám biện. 
Chữ Biện cũng viết 3Ÿ. 


KHÁM PHÁ 3} # 

Nhìn thấu suốt tâm tư đối phương rồi so 
sánh, thí nghiệm và chất vấn họ, cũng tức 
là khám định xem đúng hay sai. Tắc 48, Wô 
Môn Quan (Đại 48, 297 thượng) ghi: »‡”Ä 
th jẾf 2£. — {R #3. Hiš, HH XE 
#¿ Äl JM BỊ #W 3š 'ƒ JÄ. — Kiểm điểm 
lại, cả hai đều có lỗi. Thử nói xem, đâu là 
chỗ Triệu Châu khám phá lão bà?«. 
































KHÁM QUÁ 3ÿ :8 
Tức là dùng cách xem xét, thử nghiệm, 


359 


KHÁN # 





khiến cho chân tướng hiện rõ. Tắc 20, Bích 
Nham lục (Đại 48, 160 thượng) ghi: »ẴÊ ZƑ 
lñ] 5 ?M. #ỊI fr[ ã¿ ‡H Hịi pH Z4 3š (ññ 27 
ĐR ñn 1521 X8) Long Nha hỏi Thúy Vi: 
Thể nào là ý TỔ sư từ Ấn Độ sang? (Lời 
nói cũ của các nơi cũng cần xem xét thử 
nghiệm)«. 

















KHÁN £ 

1. Chuyên tâm xem xét, nghiên cứu tới lui 
một cơ ngữ nào đó của cổ nhân. Tiết Chân 
Như Phương Thiền sư trong NĐHN dq. 12 
ghi: »IE1I 27 Bi ÐR JMỊ 1H Bế 27 X 
HH. 2 flð 2E. HE  M BỊ ƒ ññ. — 
Thiên sư Phương ở viện Chân Như thuộc 
Chân Châu đến tham học nơi ngài Lang 
Da, chỉ khản công án ›Cáy bách««. 














2. Ra mắt, thăm hỏi. Minh Giác ngữ lục q. 
2 ghi: »HÍ # HH MỊ, #® “#2 L, 44 
⁄. +]: Š HH ì E Z F ñí Hí J 
3 ƒãn.. Jm [J fï HỤJ HÄ Bế j#? — 
Sư ở Minh Châu, có lần ra mắt Học sĩ. 
Đang ngồi, Học sĩ hỏi: Ông thương lượng 
cùng Trưởng lão Thanh về công án ›Triệu 
























































Châu khám phá bà già‹ quả thật có chỗ 


khám phá không?« 

Tiết Động Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 6 
ghi: »{l |]: 4 1Ä # lễ # ẨÑl Mi 2? 

Hi El: 2 H! Z# Ít HỊ fï 2. ft ãÈ XZ 
3E HÍ? — Tăng hỏi: Người chẳng bệnh có 
hỏi thăm Hòa thượng không? Sư đáp: Ta 
hỏi thăm hắn thì có phân đúng hơn. Hắn 
nào có ngó ngàng gì đến ta?«. 

3. Tiếp đãi, khoản đãi. Tiết Đan Hà Hòa 
thượng trong TĐT q. 4 ghi: »® ‡# 74 
2 PB HH]. #J bú fŸ #í ff lHỊ: TH Mú lã 
# tt? HH: #6. HE S# 
— Sư đến Lạc Kinh để tham vấn Quốc 
sư Huệ Trung. Vừa gặp thị giả, sư liền hỏi: 
Hòa thượng có ở nhà không? Thị giả đáp: 




















































































































Có, nhưng chẳng tiếp khách«. 

Vân Môn quảng lục q. hạ ghi: »#⁄ 3E Zñ 
#ï. HÀ 2 Zïi †[. — Khách đến cần phải 
tiếp đãi, trộm đến cân phải đuối đi«. 

4. Coi sóc, lo liệu. Tiết Động Sơn Hòa 
thượng trong TĐT q. 6 ghi: »[ Bị fñï ti 
Äứ BỊ ẤŸ v — ##“. #6 #¡ 
lỡ R‹ — À #8 lù. 
JK E  Hã lHỊ ƒƒ 4: 3® 
— l }H 3‡k # : - Nhân có 2 vị tăng cùng 
đi đến Động Sơn. Một người bị bệnh nằm 
nghỉ ở Niết-bàn đường, người còn lại coi 
sóc y ta. Một hôm, người bệnh gọi bạn 
đồng hành, bảo: Tôi muốn đi. Khi ấy cả 
hai cùng ra đi«. 

5. Coi chừng, đề phòng, hàm ngữ khí đặn 
dò, cảnh tỉnh. Tiết Trung Thừa Lô Hàng 
Cư sĩ trong NĐHN dq. 18 ghi: »'! ZK Jã Ä 

















Ti 

















kăn 





s. 
vi 


2 
LÑX „ mã 






















































































jí +. BH [BỊ MB Đ#E Đã /X. 2 ÍR: ñ 
2% Bl] #4. 2 5 ihtH. BH # — fJ, 

ñN HỤ †R 2X‹¿ Xổ l§ Í# †R H: 4# %k ! 
2Ä ÃL Bí 4. Ất À đã. - Cự sĩ Trung 


Thừa Lô Hàng đang ngôi quanh lò sưởi 
với ngài Viên Thông. Cư sĩ bảo: Nhân 
duyên của các nhà chẳng nhọc đưa ra. Một 
câu thẳng tắt, thỉnh sư chỉ dạy? Thông vải 
chào và nghiêm giọng bảo: Coi chừng lửa! 
Cự sĩ vội vén áo, chợt đại ngộ«. 

Tiết Khâm Sơn Văn Thúy Thiền sư trong 





LĐHY q. 22 ghi: »|i| #% 4 j¿ #ƒ 4V, 7R 
Zl # tà f4. — Đông An không có tâm 


tốt, cán phải đề phòng mới được«. 


KHÁN ĐÃI § # 

Lo liệu, coi sóc. Tiết Nhất Túc Giác Hòa 
thượng trong TĐT q. 3 ghi: »Tạc giả mẫu 
thân hạ thế, chỉ hữu tỉ, độc tự vô nhân khán 
đãi, tranh phao đắc? — Trước kia mẫu thân 
tạ thể, chỉ còn người chị một mình không 
ai coi sóc, làm sao bỏ ẩược?« 


360 


KHÁNG HÀNH ÿï 7 





KHÁN HẢO TINH THÁI # 3ÿ 3š # 
Chú ý. Chương Báo Ân Khế Tùng Thiền 
sư trong CĐTĐL q. 24 ghi: »#J bí 3 7Ƒ 


























RE ÑX 12 7 Hs ‹ ‹ để cE SE HỮ 22 À 
l s Z4 BH lê bố đổ| lấ DH s HỆ S6 À JẾ 
ñ] ƒˆ #ñ v ï§ 1 i£ 7J {H H2. lý 




















đít lã tị. Hị H. ®# #f Äñ X⁄. Tá Bí 
HH li › {E R. Bš % 1U. - 
Ban đâu khai đường, lên tòa sắp ngôi sư 
bèn nói: ... Trước tài năng của liệt sĩ í† cô 
người bôi tiếp, đánh trồng như sắm dậy 
vâng kiếm loang ra, ai là loại sư tử dũng 
mãnh mũi nhọn đây mình hãy bước ra đi! 
Khi ấy có vị tăng bước ra, sư nói: Hãy chú 
ý! Tăng định hỏi, sư nói: Muốn gì đây?« 








KHÁN KHÁN § £ 
Ngay tức thì, sắp sửa. Tiết Tiến Phúc Hưu 
Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »Jt, †- E 




















H X. — 8 #4 ll. ñữ mã  hị 
À . 3 # bì MH R: — Trung Quốc với 








Tây Thiên là một lũ nợu sỉ, mê hoặc kẻ thế 
gian sắp điệt mắt pháp mạch Phát giáo.« 


KHÁN THOẠI THIỀN £ # z# 

Đối lại: Mặc chiếu Thiên. Thiền tham cứu 
công án, là Tông phong của ngài Đại Huệ 
Tông Cảo, tông Lâm Tế. Khán là tham 
cứu, thoại là công án. Tức là ở nơi một tắc 
thoại đầu của người xưa chân thật tham 
cứu đài lâu cho đến khi được khai ngộ. 
Thiền phong này trước huệ sau định, cùng 
Mặc chiếu thiền trước định sau huệ khác 
xa về chỉ thú. Nguồn gốc của Khán thoại 
thiền có thể nói bắt đầu từ công án »Con 
chó không Phật tính« của Triệu Châu Tùng 
Thâm đời Đường. Đến cuối đời Đường- 
đầu đời Ngũ Đại, việc sử dụng các tắc 
công án để phá trừ thói quen tình thức 
phân biệt rất là hưng thịnh. Đến đời Tống, 


Đại Huệ Tông Cảo cực lực chủ trương 
chuyên môn tham khán một tắc thoại đầu, 
về sau tông Lâm Tế tôn sùng làm khuôn 
phép. Càng về sau tông phong càng thịnh, 
như đời Minh, ngài Trung Phong Minh 
Bản đặc biệt đề xướng những công án xưa 
như: Ba cân gai, cây tùng trước sân, núi 
Tu-di, tâm bình thường là đạo, chữ »Cô« 
của Vân Môn, chữ »Vô« của Triệu Châu... 
Thiền phong ảnh hưởng lớn một thời. Từ 
đời Minh, Thanh cho đến nay, thiền phong 
này vẫn chưa dứt. Ngoài ra, từ đời Tống về 
sau, tư trào Thiền Tịnh hiệp tập rất thịnh, 
lây 4 chữ »A-di-đà Phật« làm công án, đây 
cũng là một thứ Khán thoại thiền. Theo: 
PQĐTTĐ của nhóm Từ DI. 


KHÁNG HÀNH ‡š 47 


Đối lập nhau. Tiết Mông Sơn Quang Bảo 
Thiền sư trong NĐHN q. 2 ghi: »Ïl EÌ: 







































































HR H 4 #f( HỆ, Bí 86 LÍ. N 
| ? EH: ÿí H H 8. 3 †f ñị 
#E H} T-? lữ El: #H Ml #ƒ 
#† {ú H {†‡. È H: ì# 

2. 7R Í HR H ññ 1K. 

` 8 ĐH ZJ | ÿt ƒ7 IH 











=... m SR. — Sư nói: Khi mắt tai 
duyên theo thanh sắc là đối lập nhau hay 
là dung hợp nhau? Thiên sư Hà Trạch 
Thần Hội nói: Đối lập hay dung hợp tạm 
gác lại, ngươi hãy chỉ xem pháp nào là thể 
của thanh sắc? Sư nói: Theo như thây nói 
thì không thật có thanh sắc. Hà Trạch nói: 
Nếu như ngươi biết rõ thể thanh sắc vốn 
không, cũng như các căn mắt tai, cho đến 
phàm thánh đêu bình đẳng như huyễn thì 
đối lập nhau hay dung hợp nhau lý ấy quá 
rõ rằng.« 


361 


KHÁNH CHƯ ÿ# 3# (8o7-888) 





KHÁNH CHƯ # 3 (807-888) 

Thiền tăng đời Đường, họ Trần, người xứ 
Tân Cam, Lô Lăng (nay là huyện Tân Can 
tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. Năm 13 tuổi, 
sư nương Thiền sư Hồng Tỉnh Tây Sơn 
Thiệu Giám cạo tóc xuất gia, năm 23 tuổi 
đến Tung Sơn thụ giới cụ túc, học giới 
luật. Về sau sư chuyên chí ở Thiền, làm 
Mễ đầu ở dưới hội của ngài Quy Sơn Linh 
Hựu, siêng năng phục vụ đại chúng. Sư 
còn đến Vân Nham Đàm Châu (nay là 
huyện Trường Sa tỉnh Hồ Nam) yết kiến 
Đạo Ngô Tông Trí, ngay nơi lời nói khế 
cơ, từ đây đại ngộ. Ở Trường Sa, sư sống 
lẫn lộn cùng thế tục, mọi người đều chẳng 
biết. Động Sơn Lương Giới sai tăng đi tìm 
hỏi, sư mới lộ diện, đến núi Thạch Sương 
xiên đương Thiền tông, chư tăng tụ hội đến 
trên 500 vị. Sư ở Thạch Sơn 20 năm, sớm 
chiều cùng người học luận bàn vấn đáp. 
Thụy hiệu »Phổ Hội Đại Sư«. 


KHÁNH HỶ # š (1066-1142) 

Thiền tăng đời Lý, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi 
đời thứ 14. Sư họ Nguyễn, quê ở Cô Giao, 
Long Biên, miền Bắc Việt Nam. Khoảng 
niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự (1133- 
1138), Vua Lý Thần Tông mời sư vào 
kinh. Sư ứng đối xứng hợp ý chỉ, vua bái 
phong chức Tăng Lục, lại thăng chức Tăng 
Thống. 

Một hôm, đệ tử Pháp Dung hỏi: 

-Liễu đạt sắc không, sắc là phàm hay là 
thánh? 

Sư ứng thính đáp bài kệ: 

2 1: #4 lll 6, 3 7š 
Z# lẾ # ñI ñ) #H| 2X 
^ ?# l sò Äft X£ BÚ 
X\ Fl lñ kb 5 W ‡2 
lf HH ñn z T6 UR 


















































H44 7£ 7 tt 
AH Đl lf #Ê # 
HỆ ẨL H, ẤP BỊ 7R 














»Lao sinh hưu vấn sắc kiêm không 
Học đạo vô như phỏng Tổ tông 
Thiên ngoại mích tâm nan định thể 
Nhân gian thực quế khởi thành tùng 
Càn khôn tận thị mao đầu thượng 
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung 
Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ 
Thùy tri phàm thánh dữ tây đông?« 
»Uống công thôi hỏi sắc cùng không 
Học đạo gì hơn phỏng TỔ tông 
Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy 

Thế gian trông qué đâu thành tòng 
Đầu lông trùm cả càn khôn thảy, 
Hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. 
Đại dụng hiện tiễn tay năm vững 

Ai phân phàm thánh với tây đông«. 
Theo: 7iển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


KHÁNH KHOÁI # ‡#+ 

Vui mừng, thích thú. Phần nhiều miêu tả 
tâm tình vui vẻ khoan khoái sau khi ngộ 
thiền. Vô Món Quan ghi: si Kệ 1l Tí v 
3E 1H ðl ld # JM. ff nƒ 4 ế {k 2H 
ÑB. i # 3k7. JR E ĐW 8. SẾP: 
HẺ bu. IH —= HH, 8 J4. 

lọt qua cửa này, chẳng những chính mắt 
thấy Triệu Châu mà còn thấy hết thảy Tổ 
sư năm tay chung bước, thâm sâu giao kết, 
cùng một mắt thấy, cùng một tai nghe, há 
chẳng thú sao?« 

































































KHÁNH KHOÁI BÌNH SINH # + 
+4 

Cả đời thư thái, hình dung tâm thái vui vẻ 
thoải mái của người ngộ thiền. Đây là tập 
ngữ của nhà thiền. Tiết Thượng Phong Bản 


362 


KHÁNH TƯỜNG }# 3# 





Tài Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »BÈ 



































® — lỗ 3F fll. 1t skññg 5. 4 HD 
3m v J[ Nj HẺ ðR.v ‡X Hể EL 7J]Jv 4 Ủ 


Jề El ˆ : : -Hoặc có một người ưu tú, 
chẳng câu chư thánh, chẳng trọng tính 
linh, đơn độc lao vào chón hiểm nguy, thật 
là thư thái cả đời«. 


KHÁNH LONG # I# 

Thiền tăng Việt Nam, chưa rõ quê quán, 
tông phái và hành trạng; chỉ biết sư lập 
chùa Khánh Long ở gò Quít huyện Phúc 
Chính, trấn Biên Hòa. Cảnh chùa Khánh 
Long được du khách đặt bài thơ ca ngợi 
như sau: 

»Tiêu sơ lãnh thọ quảy tà dương 

Bộ nhập khê nham phỏng đạo trường 

Chử dánh vô yên sào hạc tĩnh 

Khả liên thiền vị chính khê lương«. 

»i1iêu sơ cây múi bóng tà dương 

Khe suối đi qua viếng đạo trường 

Không khói đun trà hạc trong Ô 

Miễn thay thiên vị thật thanh lương«. 

Sau đó, Thiền sư Khánh Long đến núi 
Châu Thới, nơi gò cao, thuộc thôn Long 
Tuy, huyện Long Thành, trần Biên Hòa lập 
chùa Hội Sơn. Theo: LSPGĐT của Nguyễn 
Hiền Đức. 


KHÁNH THÔNG # z# 

Thiên tăng đời Tống; nối pháp Thiền sư La 
Hán Hạnh Lâm thuộc tông Pháp Nhãn. Sư 
trụ viện Đại Đình Hồng Châu (nay là 
huyện Nam Xương tỉnh Giang Tây). 

Một hôm có vị tăng hỏi: Ngài Thừa Cổ có 
nói núi Đông non Tây xanh, chưa biết ý 
chỉ gì? Sư đáp: Núi Đông non Tây xanh, 
trời mưa rồi lại tạnh, còn hỏi ý trong đó, 
chim gáy sinh chim nhạn. 

Sư giỏi giảng thuyết, chăng câu nệ giáo 


môn hay tông môn, duy chăng thích nghe 
nói về tông Thiên Thai. 


KHÁNH TÚC # # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Quốc sư 
Thiên Thai Đức Thiều, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ viện Công Thần ở Hàng 
Châu. Sư có bài kệ: 

»Công Thần gia phong 

Minh ám sắc không 

Pháp pháp phi dị 

Tâm tâm tự thông 

Nhậm ma hội đắc 

Chư Phật chân tông«. 

»Thói nhà Công Thân ta 

Sáng tối sắc không mà 

Pháp pháp chẳng phân biệt 

Tâm tâm tự thông ra 

Làm sao mà hiểu được 

Chư Phật chân tông a1. 


KHÁNH TƯỜNG # ?£ 

1. Thiền tăng đời Tống, người xứ Dư Hàng 
(nay ở phía tây Hàng Châu) Trung Quốc; 
nối pháp Quốc sư Thiên Thai Đức Thiều, 
thuộc tông Pháp Nhãn. Sư biện tài xuất 
chúng, nghe nhiều nhớ giỏi, là người kiệt 
xuất trong hàng đệ tử của Đức Thiều. Sư 
trụ viện Quán Âm ở Cửu Khúc, Hàng 
Châu. 

Có vị tăng hỏi: Lặng lặng tròn sáng, thỉnh 
sư nói chắc cho một câu‹. Sư đáp: Mặt hồ 
mười dặm, một vằng trăng sáng. 

Thụy hiệu »Cửu Khúc Thiền sư«. 

2. Thiền tăng đời Tống; nối pháp Thiền sư 
Vĩnh Minh Đạo Tiềm, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ viện Sùng Phúc Minh Châu 
(nay là huyện Ninh Ba, Chiết Giang). 

Có vị tăng hỏi: Cái gì là người xưa nay? 
Đáp rằng: Đường đường sáu thước thật rõ 


363 


KHÁNH VÂN TỰ ÿ# # # 





ràng. 


KHÁNH VÂN TỰ # # 3 

Năm ở sườn nam núi Đỉnh Hồ, thành phố 
Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung 
Quốc. Niên hiệu Sùng Trinh thứ 6 (1633) 
đời Minh xây cất, ban đầu gọi là »Liên 
Hoa Am«, sau đồi thành tên ngày nay. Vào 
khoảng niên hiệu Thuận Trị (1644-1661) 
đời Thanh quy mô dần dần lớn. Vào 
khoảng niên hiệu Quang Tự (1875-1908) 
tăng chúng hơn 800 người. Trong chùa 
điện vũ trùng trùng, đường thất âm u, trang 
nghiêm điển nhã, diện tích kiến trúc là 1,2 
ha. Sau giải phóng sửa sang lại điện vũ 
trong chùa, đại hùng bảo điện còn giữ Tam 
Thánh Phật Tượng, xây cất thêm Trà hoa 
các, Quan cảnh đài. Trong chùa có Thiên 
nhân hoạch, Đại đồng chung, còn có Trả 
hoa thọ, Xá-lợi tử, Đại tạng kinh, được 
khen ngợi là »Trần Sơn Tam Bảo«. Xá-lợi 
tử do Thiền sư Hám Sơn lấy được từ dưới 
tháp Kim Luân Phong ở Lô Sơn. 


KHÁO # 

Thừa thế ứng đối tiếp theo lời nói của kẻ 
khác, là một cách đọ sức bằng cơ ngữ 
trong nhà thiền. (Hỏi) vặn lại. Tiết Thanh 
Nguyên Hành Tư Thiền S trong LĐHY q. 
19 ghi: »®% ỲÈ 4: Ä&Á 2h 4i HH Ä 5 
3 fRl. 2 % Ẩ f8 ‹ - Huyễn Sa nói: 
Đường đường như Thạch Đầu mà bị Đại 
Huệ vặn lại, đến nay đứng dậy chẳng nồi«. 


KHẠP THÙY HÁN rẽ 1£ 3# 

Kẻ ngu s1, lờ mờ. Minh Giác ngữ lục q. 2 
ghi: » Ít {E #í HH: 55 fñ lí H.. Zt ñÄ 
%#lH. 2? & li Hữ 3š. ÙŠ JH ?#lU ẩl. — 
Hãy xem bậc tu hành nói về chỗ kiến tính, 
rõ ràng ngươi chẳng được như vậy. Nếu 





























ngươi là kẻ ngu sỉ, ta sẽ giúp ngươi hết đẫn 
độn«. 


KHÁT LỘC CHI TƯỞNG ‡3 # > 
38. 

Cái tưởng tượng của con nai khát nước, là 
cách tưởng hư vọng. Bài »Lục Tổ Năng 
Thiền sư bi minh« của Vương Duy trong 
Toàn Đường Văn q. 327 ghi: »3J Jš 3⁄j 
~Z #l. l3 7§ Ñ Z 3X. — Còn ôm cái 
tưởng tượng của con nai khát nước, còn 
tìm kiếm dấu vết chữm bay. 











KHÁT LỘC SẤN DƯƠNG DIỆM :8 
} #2 1 }ã 

Nai khát đuổi theo sóng nắng (vì ngỡ là 
nước). Bài »Mê Ngộ Bất Nhị« trong 14 
khoa tụng của Hòa thượng Chí Công ghi: 
Hó Múi 4 3ÈJ 2K. 3š #E XE 2 
Hä#»+ #8. W Mi HE 
»Dương diệm bản phi kỳ thủy 

Khát lộc cuồng sẵn thông thông 

Tự thân hư vọng bắt thật 

Tương không cánh dục mịch không«. 
»Sóng nắng vốn chẳng phải nước. 





























Nai khát lâm đuổi vội vàng 
Tự thân hư dối chăng thật 
Đem không lại muốn tìm không«. 


KHẮC CẦN #, š (1063-1135) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lạc, tự Vô Trước, 
hiệu Phật Quả, người xứ Sùng Ninh Bành 
Châu (nay thuộc phía tây huyện Bành tỉnh 
Tứ Xuyên) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Ngũ Tổ Pháp Diễn, thuộc tông Lâm Tế. 
Dòng dõi nhà Nho, thuở bé thông minh 
vượt bậc, cả nhà đều kỳ vọng vào sư. Một 
hôm ngẫu nhiên đến chùa Diệu Tịch thấy 
được kinh Phật như thấy được vật mình 
từng quen biết, sư liền vào chùa cạo tóc, 


364 


KHẮC VĂN 7 # (1025-1102) 





nương ở với thiền sư Tự Tỉnh. Kế đó, sư 
từng tham học với các vị: Văn Chiếu, Mẫn 
Hành, Giác Thắng, Kim Loan Tín, Đại 
Quy Triết, Hoàng Long Tâm. Cuối cùng 
đến tham vấn Thiền sư Pháp Diễn ở núi 
Ngũ Tổ, sư mới triệt ngộ và nối pháp 
ngài.Kệ ngộ đạo: 

+ IR 4 ?1 ẩm 5l th 
HÀ lóc € HÀ TÀ l 
2 #£ — Eả JÑ 
H ñT† E Á 3 H ÃI 


»K1m áp hương tiêu câm tú vị 


Hà 














m 








kị 





Hồ 


_ 
Ki 














Sinh ca tòng lý túy phù quy 

Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự 

Chỉ hứa giai nhân độc tự tri«. 

»Lô hương bên trướng khói vừa tan 

Say khước dìu về nhạc vấn vương 

Một đoạn phong lưu thời trai trẻ 

Chỉ có giai nhân mới hiểu chàng«. 

Sư ra hoằng pháp trụ chùa Chiêu Giác, 
xiến dương tông chỉ Lâm Tế. Khi triều 
Nam Tống đã lập, sư trụ chùa Kim Sơn, 
được Tống Cao Tông ban hiệu là Viên Ngộ 
Thiền sư, kế đó sư trụ trì Thiền viện Chân 
Như trên núi Vân Cư. Thụy hiệu »Chân 
Giác Thiền sư«. Tác phẩm: Bích Nham lục 
10 quyền, Viên Ngộ Phật Quả Thiển sư 
ngữ lục 20 quyên. 


KHẮC DO PHẢ NẠI #, % E£ # 

Thật khó nhẫn chịu, thật là đáng ghét! Tiết 
Quốc Thanh Hành Cơ Thiền sư trong 
NĐNN q. 20 ghi: »fí H —#. —: J\ 
ñ. H ý 24 MẸ. HE 2ï HH] HE 
lñ| 2 lHJ ÿE. zử HỊ IH Íl.. — Năm ngày 
tham vấn 1 lần, 24 ngày mới phổ thuyết, tự 
nêu cái xâu nhà mình. Lại còn hỏi sự hỏi 
lý, hỏi tâm hỏi tính thì thật là đảng ghét?« 


























` 

















KHẮC ĐÍCH 3| 19 

Chuẩn xác và trong sáng. Tiết Nghệ Ngôn 
trong NĐNN q. 29 ghi: »⁄b 4b HI, 
# X? tr À MỤ ñ # 5| Z ñl. Mã 
‡l Eí ÚJ. #4 lý Hí ‡t fñỦ Hí. Zl HEỦ 2K 
À . — Tâm ấn Thiếu Thất há câu nệ vào 
việc trau chuốt lời nói câu văn? Người xưa 
tạm vì kế tiếp dẫn mà mượn lời nói, nhưng 
đêu hôn hậu, chất phác, ngắn gọn, chuẩn 
xác và trong sáng để dạy người«. 




















KHẮC KỲ THỦ CHỨNG 3l 3 #t # 
Khắc kỳ tức là hạn định ngày giờ. Nguyên 
câu nghĩa là hạn định thời gian tu hành 
biện đạo để mong được Phật quả. Như 
Kinh Viên Giác ghi: Nếu kiến lập đạo 
tràng, phải lập kỳ hạn, nếu là kỳ hạn dài thì 
120 ngày, nếu là kỳ hạn vừa thì 100 ngày, 
an trí tịnh cư. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ 
DI. 


KHẮC PHÙ #, # 

Thiền tăng đời Đường: nối pháp Thiền sư 
Lâm Tế Nghĩa Huyền thuộc tông Lâm Tế. 
VỀ sau sư trụ Trác Châu (nay thuộc Hà 
Bắc), thường mặc áo giấy, người đời gọi là 
Chỉ Y Hòa thượng. Sư làm rất nhiều kệ 
tụng được người đời ưa thích và truyền bá. 
Sư thị tịch vào khoảng Đường Chiêu Tông 
và Đường Ai Đề (889-907). 


KHẮC VĂN #, % (1025-1102) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trịnh, hiệu Vân 
Am, người xứ Thiểm Phủ (nay là Thiểm 
Huyện tỉnh Hà Nam) Trung Quốc. 

Năm 25 tuổi theo Bắc Tháp Quảng Công 
xuất gia, thông nội ngoại điển. Ban đầu sư 
tham học nơi Hoàng Long Huệ Nam chẳng 
khế hợp nên đến Hương Thành (nay là 
Triêu Áp Thiểm Tây) gặp Hòa thượng 


3605 


KHẲNG # 





Thuận. Ngài hỏi ngược lại những lời lẽ của 
Hoàng Long, Khắc Văn nghe qua và có 
tỉnh, mới biết dụng ý của Hoàng Long liền 
trở về Hoàng Long và nối pháp Huệ Nam. 
Sư ban đầu trụ Động Sơn, sau dời đến Bảo 
Phong ở Hưng Long. Sư khai đường thuyết 
pháp rất siêng năng và dẫn dắt thiền tăng 
các nơi, được Vua ban hiệu Chân Tịnh. 
Tác phẩm: Tuyết Am ngữ lục. 


KHẲNG *# 

Ca ngợi, tin tưởng người nảo đó đã tỉnh 
ngộ, hoặc tán đồng ngôn hạnh thiền cơ nào 
đó. Tông Môn Võ Khó ghi: »#: Bị F. 3% 











Ti. Tr‡1úH Mg Z.  Đf — ZZ HH 
H. HE ZHằfÙ1U. - Các bậc 








Tôn túc dưới lê lão Nam, Ngũ Tổ chỉ 
ca ngợi hai vị Hói Đường và Chân Tịnh 
mà thôi, ngoài ra đêu không tin tưởng ai 
khác«. 


KHẲNG TRỌNG *ï # 
Sùng tín, tôn sùng, xem trọng. Tiết Động 
Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 6 ghi: »Í* 












































ñ|: #lM( HH. =6 ÀA  ñ 1W 
⁄? Hl H: T? ##ỞỢ — Á 1. f8 
H: jÄftJ#È 4 #? HữEIl: Ít 
#t “(311 + 3H14. 





— Tăng hỏi: Hòa 
thượng ra giáo hóa, có mấy người xem 
trọng Phật pháp?” Sư đáp: Thật không có 
người nào xem trọng. Tăng hỏi: Vì sao họ 
chẳng xem trọng? Sư đáp: Mỗi người 
trong bọn họ khí chất và thái độ giống như 
Vua«. 


KHẨN TIỂU THẢO HÀI # 1# # ‡ 

Buộc chặt dây giày. Lời thiền sư khuyên 
dạy thiền sinh nên tiếp tục hành cước tham 
học đề cầu ngộ đạo. Tiết Khai Nguyên Trí 
Tư Thiền sư trong NĐHN q. 16 ghi: »‡? 


tì 8. f. # Ê. x⁄#. 
ñ MCẾE HIẾU, P3H 8. 2ä 

















j6 đi 3E. 3# l Hí #E. 8 ! — Nếu nói 
được thì Quán Âm, Thế Chí, Văn-thù, Phổ 
Hiển ở ngay trước mặt. Nếu nói không 
được thì cần phải vén quân, cột chặt giây 
giây, tham !«. 


KHẤU + 

Còn gọi: Khẩu địch, khẩu kỷ, khấu kích. 

1. Thưa hỏi, luận bàn. Tiết Tín Tương Tôn 
Hiển Thiền sư trong NĐHN dq. 10 ghỉ: »I 








BỊ lí đã fï£ #7. Mi 1 1 # Bäñ R †H 
Z.. lEFlI: ƒ&{H PF®fh. — Khi 





ấy Viên Ngộ làm thị giả, sư đem ý chính 
của Bạch Ván ra hỏi. Ngộ nói: Ngươi nên 
lập tức lãnh hội đi!«. Tiết Lâm An Trí Tài 
Thiền sư trong NĐHN dq. 16 ghi: »f#i §ñ 3j 
địt. HỆ #ế mì PE. 3 7P 3S 77. 1U Xã 
Jj tH 7š 3š. lãm HỆ 2§ ïl . 4 H j 
Tñ Rš? — Lạm xưng nạp tăng, treo cao túi 
bát, một mình đi đến phương xa, giống như 
mãnh hồ ra khỏi đồng hoang, gặp cơ hội 
nên bàn luận, hôm nay có ai chăng?«. 
































2. Yêu cầu. Lời Bạt phụ sau quyền cuối 
trong CĐTĐL q. 30 ghi: »4#i | 2Ä rH 5Ÿ 
Z1 #Ä 1l! 1E H PA 7 ấL líj 2 % ƒấ ìl Jư 
# #4. 1 HỊ W là bi IĂÉ{ầ. P ñ⁄ 
†H 4 ñã H : IH it HỆ #. — Theo lời vị 
Tri tạng Tăng Chính ở chùa Đại Trung, 
Phúc Châu thì từ khi giặc loạn đến nay, 
kinh sách cũng bị nạn bình lửa nên sư đi 
quyền SÓP, in lại sách này đề cho 2 giới tại 
gia và xuất gia cùng xem. Sư yêu câu tôi 
làm tựa, nhân đó tôi viết sau sách này«. 





















































KHẤU ĐỊCH ‡z it 

Hỏi han, biện luận. Tiết Lâm An Trí Tài 
thiền sư trong NĐHN q. 16 ghi: »ffi Ññ 3 
flị . ? 3 ñm †E. 3l 7P š 7ÿ. 1D Xã 




















366 


KHẨU BIỆN THIỆT ĐOAN L1 3š 7 3ñ 





Jj# IH 7 3l. lữũ tế Zñ ‡ 1l . 4 H 3ã 
#ï RE? — Rất xứng là thiển tăng treo cao 














đãi bát, một mình đi phương xa giống như 
hồ đữ ra khỏi đông hoang, đúng thời cán 
phải biện luận, hôm nay có hay chăng?« 


KHẤU KÍCH Yƒ ‡t 


Thưa hỏi, hỏi vặn. Chương Trần Tôn Túc 
trong CĐTĐL q. 12 ghi: »ÿ 4i “#2 A HỊ 














lá. Bẽ lũ] lễ Zr. ñj ñH Hệ Hộ ĐỨẸ '|E fl 
lồ. — Khi có người học đến thưa hỏi, sư 


đáp ngay theo sau câu hỏi, lời lẽ cao vúi, 
không noi theo dâu cñ«. 


KHẤU KỶ + ở, 

Vặn hỏi chính mình. Tiết Từ Vân Ngạn 
Long thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: »il 
Xf fl.. lš fñj 2 #4. HÃ {E Hổ 8k §Ê 2b 
VI HH BE BE, Ki Ủ BI + 
#. Zi R HH D li 3 sẽ. 
#3 Tš LH ‡# Kề‹ ˆ Này các NI đức, 
công án này gọi là nhai cơm bón cho trẻ 
con, năm tay còn cho thêm gậy. Có hiểu 
không? Nếu chưa hiểu thì cẩn vặn hỏi 
chính mình mà tham cứu. Cân phải chân 
thật không được nói bậy lung tung.« 











ĐÀ 


` 








Re IU) 











KHẤU PHÁT *Ƒ # 
Hỏi vặn, thưa hỏi. Tiết Phần Dương Thiện 
Chiêu Thiền sư trong NĐHN dq. I1 ghi: 





»ll S  RH. bt Ấ l ÿj. J2 
#. lữ Kế HỊ #. Jế $ #mq ñl#ủ 4+ T — 
Hs — Sư được cạo tóc, thụ giới cụ túc, 


chống gậy du phương, ít dừng lại nơi nào 
lâu, tùy cơ thưa hỏi, tham vấn trải qua 7] 
vị fri thức«. 


KHẤU QUAN KÍCH TIẾT ‡z Bị # 
đỗ 


Gõ cửa đánh xênh. Có nghĩa nhắc nhở 


người tham thiền vượt qua chỗ hiểm yếu 
khó khăn để chứng ngộ. Thiên Lâm Bảo 
Huần g. 2 (Đại 48, 1027 hạ) ghi: »2 # F3 
< ` H 2 BH. 7K #®t ấn Z Ù* fU 
Hầ. Fý ïl bã #2 ffl đút ñổ ÙÑ IK. — Như 
Dương Vô Vì đến tham thiên nơi Bạch Vân 
Đoan, Trương Vô Tận đến ngài Đâu Suất 
Duyệt. Cả hai đều được nhắc nhở thông 
qua chỗ hiểm yếu khó khăn để chứng ngộ 
triệt đề«. 






































KHẤU THAM + # 

Đến chào để xin chỉ giáo. Tiết Dương Kỳ 
Phương Hội Thiền sư trong NĐHN q. 19 
ghi: »Ãj lñ] 4€ , 2Ù fh #h Ế?. BÉ ĐT Ñfl 
†H #® 3 Ti. - Mỗi khi xem kinh, tâm 
thông thân hội, hay trích ra từng đoạn đến 
chào các bậc lão túc để xin chỉ giáo«. 


KHẨU BA BA m rợ, vợ, 

Còn gọi: Khẩu íử ba ba. Ăn nói huệnh 
hoang, hàm ý châm biếm. # Đường Hỏa 
thượng ngữ lục ghi: »3# ?f7 LI HH HH HH , 
ll 3š ñữÉ Ất ñ6 6. ñÉ #t fñÉ ìm. & lBỊ 
1b, bã 3 1È đụ ĐM W 8 j3». TH il + 
f. H i1: M # jHỗ ®%? - Bình 
thường ăn nói huệnh hoang, nói ta hay 
buông hay bắt, hay cứu hay giết. Đến khi 
bị người khác hỏi ›Pháp sư Viễn do đâu 
mà không bước qua Hồ Khêc, lại nói chẳng 
được. Thử hỏi bệnh tại chỗ nào?«. 















































vˆ 














KHẨU BIỆN THIỆT ĐOAN #œ #‡ £ 
38 

Biện luận khéo léo. Pháp Diễn ngữ lục q. 
trung: »J JMI EF| Hš + ƒb 24 J.., HỤ 4# 
Bk át 3H ñl I1 4. HR 3l # 3# K tư 
.. LÍ #Ÿ mị m EH 3l l# 3ã. ƒ# F1 ^L 
Z 4#. HÌM: +E 7 1 {f[ }H 


l? — Gió hòa nắng âm là gia phong của 


























367 


KHẨU ĐẦU THIỀN LH Z 3# 





cổ Phật, đào đỏ liễu xanh là cơ phong của 
TỔ sư. Nhanh tay lẹ mắt chưa phải là 
thông mình, biện luận khéo léo cách đạo 
càng xa. Từ cửa mà vào chẳng phải vật 
báu trong nhà. Thử hỏi rốt cuộc làm sao 
gặp nhau ?«. 


KHẨU ĐẦU THIỀN œ 5ñ 3ÿ 

Còn gọi: Khẩu đầu tam-muội. Thiền ngoải 
miệng, tức là chỉ góp nhặt những lời Thiền 
gia thường dùng để trợ giúp việc đàm luận, 
mà không chịu hạ thủ công phu tu trì. 
Trong Thái Căn Đàm có câu: Giảng dạy 
học trò mà đích thân không thực hành là 
Khẩu đầu thiền. 


KHẨU NHƯỢC HUYỂN HÀ #ứ # 
Tế ⁄J 

Còn gọi: Huyễn hà vô trệ. Nói năng lưu 
loát. Đời Tấn có học giả Quách Tượng 
chuyên nghiên cứu về học thuyết Lão 
Trang. Quách Tượng giỏi diễn đạt, ngôn 
ngữ hình tượng sinh động, nói thao thao 
bất tuyệt. Một học giả khác tên Vương 
Diễn rất khâm phục Quách Tượng, nói: 
»Nghe Quách Tượng nói như sông treo đồ 
nước xuống (Khẩu nhược huyền hà), 
không bao giờ khô cạn«. Cốc Tuyền Ba Ty 
trong Thiển Uyển Mông Cầu (Vạn Tục 
148, 132 hạ) ghi: 

3 E5. #ã ì" 4W lŸ 

Hh J 4> 3l. -Ƒ 3# II Kí 

»Tọa chủ Ba Ty 

Huyền hà vô trệ 

Địa dũng kim liên 

Thủ kình như ý«. 

»Giảng sư là Ba Ty 

Nói năng thật lưu loát 

Dưới đất mọc hoa sen 

Trên tay cẩm ›Như ÿ‹.«. 
































KHẨU TỰ BIỂN ĐẢM ứ 12 lñ i§ 
Còn gọi: Khẩu tự tảng bàn L1 {Ð\ lấ: Ñä. 
Miệng giống tấm bảng, dụ cho bị bí lối 
không nói được. NĐHN q. 7 ghi: »Ä zh 
# 1H 3 ìx¿ — lãj. LH #4 lR ‡ 
Đường đường nhự Đức Sơn vậy mà bị ông 
hỏi một câu đành bí lối không nói ẩược«. 





TY 





° 


KHẨU TỰ PHƯỞNG XA # 4# $ 
Miệng như máy dệt, dụ cho nói liên tục 
không ngừng. NĐHN dq. 16 ghi: »["] # LI 
4l # tí. ® #í tí ÚHl Rš ñế s — Người 
hỏi miệng dường như máy dệt (hỏi tới tấp), 
kẻ đáp lưỡi như sắm sét (đáp có dũng 
khi)«. 


KHẨU TỰ TẢNG BÀN #ứ #2 $ # 
Miệng như tảng đá, ý nói ngậm miệng 
không nói được. Tảng bàn: Đá kê chân cột 
(viên tán). Đại Huệ ngữ lục q. 7 ghi: »zš 
f] tị 8 Bí H Bồ Ñ HZ . [ñỊ # f iẾ Rữ 
3%, LI 1 lã lãi — Trên múi Vân Môn làm 
ruộng để có cơm ăn, khi được hỏi về thiên 
đạo Phát pháp thì miệng như tảng đá (viên 
tản)«. 




















KHẾ BẢN 3 + (930-1001) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Hồ, tự Đạt 
Chính, người Nhũ Nguyên, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Tử 
Tường, thuộc tông Vân Môn đời thứ 3, trụ 
trì thiền viện Diên Thọ, núi Bạch Vân. 
Hiệu: Cảm Ngộ Đại Sư. 


KHẾ BÂN ‡# 3Ä (1380-1450) 

Thiền tăng đời Minh, họ Vương, tự Câu 
Không, người xứ Thản Khúc (nay thuộc 
Sơn Tây) Trung Quốc. Thuở nhỏ thông 
sách Nho, lúc trưởng thành thấu suốt kinh 
luận. Theo ngài Vô Tướng ở viện Trùng 


368 


KHẾ PHÙ # #† 





Hưng cạo tóc xuất gia, tính thích thiền tịch, 
khắc khổ tham cứu. Năm 1416, sư đến 
Thiếu Lâm ra mắt Thiền sư Ngưng Nhiên 
Liễu Cải cầu chỉ dạy tâm yếu, lâu ngày 
chăng khế ngộ. Một hôm chợt nhìn thấy 
tắm biển Cổ Hoè Thọ do Tần Thủy Hoàng 
phong liền có tỉnh, nhờ thiền sư ấn chứng, 
nối pháp tông Tào Động. Năm 1448, sư ra 
hoằng pháp trụ trì viện Tung Sơn, môn 
đình cao vút, trong nước Ít có nơi nào sánh 
bằng. 


KHẾ CƠ 3 3* 
Sự dạy bảo khai thị của Tông sư khế hợp 
với căn cơ, trình độ của người học. 


KHẾ KHÔI 3 #, 

Thiền tăng đời Tống; nối pháp Thiền sư 
Vân Cư Đạo Tế, thuộc tông Pháp Nhãn. 
Đạo Tế trước khi thị tịch, tập hợp đồ chúng 
bảo rằng: »Sau khi ta đi, sơn môn được 
giao cho Khế Khôi khai đường trụ trì,« nên 
sư kế thừa pháp hội của Ngài. 

Có vị tăng hỏi: Phật là gì? Sư đáp: Khen 
ngợi không đủ. Tăng hỏi tiếp: Đâu riêng 
cái này mới phải sao? Sư đáp: Không 
khiến người khen ngợi. 


KHẾ NHƯ 3# + 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Phúc 
Châu, sư thích ở một mình đề tịnh dưỡng, 
chí ưa tìm tòi đạo pháp của Phật Tổ, vào 
thất Thiền sư Huyền Sa Sư Bị, đốn ngộ ý 
chỉ sâu kín. Sư chẳng chịu tụ tập đồ chúng, 
chăng nuôi tiểu đồng hầu hạ, ở ân trong núi 
Tiểu Giới, moi ruột gốc đại thụ để làm một 
am nhỏ vừa đủ dung thân mà thôi. Hễ có vị 
tăng du phương nào đến, sư tùy theo chỗ 
thưa hỏi mà đáp, những lúc khai thị không 
nhất định phải theo lệ thường. Hai vị 


trưởng lão là Thanh Khoát và Sung Húc 
lập am ở núi Đại Chương, thỉnh sư dời về 
ở đấy. 


KHẾ NIỆM #% 4 

Thiền tăng đời Tống. Sư từng đến núi Đại 
Dương thờ Thiên sư Huệ Kiên và nối pháp 
Ngài, thuộc tông Tào Động. Sư ở viện Bắc 
Thiền Đàm Châu (nay là huyện Trường Sa, 
Hỗ Nam). 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là nguồn của Đại 
đạo? Sư đáp: Các dòng sông chảy lẫn lộn 
chẳng được. 


KHẾ NỘT 3 ‡* 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Trường Khánh Huệ Lăng: ra hoằng pháp 
trụ Đông Thiền viện ở Phúc Châu. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Đông Thiền? Sư đáp: Một người truyền 
dối, muôn người truyền thật. 


KHẾ ỔN % ## 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Bảo Phúc Tùng Triển, ra hoằng pháp trụ 
Khang Sơn, Phúc Châu. Mân Vương ban 
hiệu »Pháp Bảo Thiền sư. 


KHẾ PHAN % 3# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Tuyết Phong Nghĩa Tôn, ra hoăng pháp trụ 
Nam thiền viện ở Phúc Châu. 


KHẾ PHÙ % # 

Thiên tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Huyền Sa Sư BỊ, ra hoằng pháp trụ viện 
Tiên Tông, Phúc Châu. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là cảnh giới chư 
Phật trong xứ Mân? Sư đáp: Tạo hóa trọn 
khó lường, gió Xuân luống tự nhẹ. 


369 


KHẾ SÙNG #% ‡š 





Mân chủ ban hiệu cho sư là »Thanh Pháp 
Thiền sư«. 


KHẾ SÙNG 3# # 

Thiền tăng đời Tống; nối pháp Thiền sư 
Cốc Ân Trí Nghiễm, thuộc tông Tào Động. 
Sư kế thừa pháp hội của thầy, lãnh đạo chư 
tăng tu hành thanh tịnh, xiên dương Thiền 
tông. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn 
Độ sang? Sư đáp: Người Phiên cởi áo 
(lông cừu), người Hồ mặc áo. 


KHẾ THUYÊN ®# # 

Thiền tăng đời Tống; nối pháp Thiền sư 
Thạch Môn Thiệu Viễn, thuộc tông Tào 
Động. Sư ở núi Đạo Ngô Đàm Châu (nay 
là huyện Trường Sa tỉnh Hồ Nam). 

Có vị táng hỏi: Thế nào là cảnh Đạo Ngô? 
Đáp rằng: Hoa suối ngậm sương tợ ngọc, 
trái trong sân rụng đài như vàng. Tăng còn 
hỏi: Thế nào là người trong cảnh? Sư đáp: 
Ôm lão thiền sư Lô Pha phơi lưng ra nắng 
gối đầu lên gốc mũi. 


KHẾ TRÙ ‡# # (?-992) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Cơ người xứ 
Tuyền Châu; nối pháp Thiền sư Thanh 
Lương Văn Ích, thuộc tông Pháp Nhãn. Sư 
ở viện Sùng Thọ, Phủ Châu (nay thuộc 
Giang Tây). 

Có vị tăng hỏi: Một câu vì người của Hòa 
thượng là gì? Sư đáp: Quán Âm nêu ra, 
Thượng Lam nêu ra. 

Niên hiệu Thuần Hóa thứ 3 (992), sư 
truyền pháp cho Tư Quốc Viên Tiến rồi thị 
tịch. 


KHẾ TÙNG 3% # 
Thiên tăng đời Tống. Ban đầu sư tham học 


nơi Thiền sư Hoàng Long Hối Cơ đã lâu 
mà không khế hội. Về sau sư nối pháp 
Thiền sư Minh Chiêu Đức Khiêm. Sư trụ 
viện Báo Ân ở Xử Châu (nay là huyện Lệ 
Thủy tỉnh Chiết Giang). 


KHẾ VĂN *% Bì (1302-1380) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Bất Văn 
Khế Văn, vào niên hiệu Thái Định thứ 3 
(1326) sư sang nhà Nguyên (Trung Quốc). 
Nối pháp Thiền sư Kính Sơn Đại Tông, đời 
thứ 24 hệ Nam Nhạc, đời thứ 7 tông Lâm 
Tế. Trụ trì chùa Viên Giác. 


KHÍ HỮU TRƯỚC KHÔNG #% 3 3# 
Trải qua thời gian tu tập, sau khi bỏ được ý 
tưởng cho rằng muôn vật là »Hữu« (có), 
nhưng lại chấp trước muôn vật đều 
»Không«. Nếu chấp cái »Không« này, tỨc 
là trong tâm vẫn còn cái »Có« đối lập, 
chưa phải hoàn toàn giải thoát. Chương 
Chứng Đạo Ca của Huyền Giác trong 
CĐTĐL q. 30 ghi: 

đt Tí 3í 25 TR JR #R 

lãi 1H 3# ðjj lñ] †x4 

»Khí hữu trước không bệnh diệc nhiên 
Hoàn như tị nịch nhi đầu hỏa«. 























»Bỏ có níu không, bệnh ván nguyên, 
Khác nào trồn nước sa vào lửa«. 


KHÍ PHÁC # 3# 

Khí: Cây cong, cây làm thành vật dụng. 
Phác: Cây ngay thăng, cây gỗ còn nguyên. 
Khí Phác dùng để chỉ cho căn cơ của 
chúng sinh. 


KHIẾP 1+ 
Xấu, sai lầm. Tiết Ma Cốc Bảo Triệt Thiền 
sư trong NĐHN q. 3 ghi: »Ñl X4 Jñ]: l- 





379 


KHÓA HƯ LỤC 3# J# $# 





Tl Íf# ER R #f. F l Ñã ƒj EH J# 
. JšEI: Ál 3W lý Ãã IA Äl {Ù s — Sư 
lại hỏi: Lúa bờ trên sao tốt thế, còn lúa bờ 
dưới sao xấu thể? Bà già nói: Tát cả đều bị 
cua ăn hết«. 


RF 








4 


=> 
lạ 


KHIẾT LIÊU 3š ## 

Tên gọi dân tộc thiểu số ở phương nam vào 
đời Đường, có quan hệ sâu xa đến dân tộc 
thiểu số phương nam ngày nay là dân tộc 
Ngật Lão (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc). 
Đàn Kinh (bản Đôn Hoàng) ghi: »‡H 7ï : 

l6 3M 6v X&35M1X. 2í  H 
{E ñÈ!L — Đại sư liễn trách Huệ Năng 
rằng: Ngươi là người Lãnh Nam, lại là 
Khiết Liêu, sao làm giống như Phật 
được !«. 


KHÒA ĐẠO #% :š 

Khuôn mẫu và con đường. Chỉ cho sự ràng 
buộc của hình thức, khuôn mẫu. Tiết Vân 
Phong Văn Duyệt Thiền sư trong NĐHN 
q. 12 ghi: »ãä 4 Ñữ ## 1l , 1ã fÉ tH Zã 
8R? H % BlL4 LI. 3XÄl f6 Á ĐH. « 
»Ngữ bắt ly khòa đạo 

Yên năng xuất cái triền? 

Phiến vân hoành cốc khâu 

Mê khước kỷ nhân nguyên« 

»Nói chẳng lìa khuôn mẫu 











Phiên não thoát được w? 
Ang mây chăn cửa động 
Lám nguồn biết bao người«. 


KHÓA HƯ LỤC # # # 

Lục, 2 quyền, do vị vua Việt Nam đời Trần 
là Trần Thái Tông, vị vua có tâm đắc về 
Thiền, biên soạn. 

Khóa: Sự hành trì tu tập, Hư: Thái độ 
không chấp trước vào hình thức giáo điều, 
Lục: Ghi chép thành sách. Nội dung bao 


gồm: Tựa dẫn, Tựa sách Thiền tông Chỉ 
Nam và quyền thượng, hạ. 

1. Quyền thượng: Kệ bốn núi, Phổ thuyết 
và sắc thân, Văn khuyên phát tâm, Văn 
ngũ giới, Luận về Giới Định Huệ, Luận về 
thụ giới, Luận về niệm Phật, Luận về ngôi 
thiền, Luận về tắm gương Huệ, Tựa kinh 
Kim Cang Tam-muội, Phổ thuyết về một 
con đường hướng thượng, Vấn đáp giữa 
Thầy trò, Kệ niệm tụng. 

2. Quyền hạ: 

— Tựa của nghỉ thức lạy sám hối trong 
sáu thời. 

— Tựa của văn »Bình đăng sám hồi. 

— Kệ cảnh sách đại chúng vào buổi sáng. 
— Sám hối sáu căn. Mỗi mục này chia ra 4 
phân mục: 

— Bài dâng hương 

— Khải bạch 

— Văn sám hồi 

— Kệ vô thường 

— Kệ khuyên đại chúng. 

— Lời bạt sau cùng. 

Xét về nội dung, Khóa Hư lục vừa có giá 
trị thiền học, vừa có giá trị văn học, bởi 
qua các bài văn, luận, Trần Thái Tông đã 
dùng thể biền ngẫu và kệ, thể thơ thất 
ngôn, ngũ ngôn... đều rất giàu hình tượng, 
đầy ngữ khí thiền và giàu chất trữ tình để 
biểu đạt tư tưởng, cảm xúc siêu thoát của 
mình. 

Sách này có bản im vào năm 1943 của 
Tổng Hội Phật Giáo Bắc Kỳ và các bản 
dịch sau đây: 

— Khóa Hư lục do Thiều Chửu dịch. 

— Khóa Hư lục do Nguyễn Đăng Thục 
dịch 1972. 

— Bản dịch của nhóm KHXH nằm trong 
Thơ văn Lý Trần tập I, 1989. 

— Khóa Hư lục do HT. Thanh Kiểm dịch, 


371 


KHỎA TÚC # # 





1992. 
— Khóa Hưự lục Ciảng Cnải do HT. Thích 
Thanh Từ, 1996. 


KHỎA TÚC # # 

Làm vòng vo, › vòng VẻO. k AC Môn 
Khó ghỉ: »3 3È # I. 4 tt Ä Á 
x#.247ñã—-MR^A‹ # 3M #4 BU 
lụt lÄ 9ÿ. 1l 2 fã RỊ ER ?š 1í . 2 
2È Ñl ấu 0U 5£ $4 l2. - Bị tôi ở đây, 
chẳng từng dạy chữ nghĩa cho người. Nay 
có một câu hỏi hỏi ông, nếu nói được thì 
làm tháp mình, còn nói chăng được thì tôi 
cho ông 5 quan tiễn để đi vòng vo rồi trở 
về Đâu Suất tham thiên«. 


5 





5; 
f 


TT 
































KHOÁI DIÊU CẢN BẤT CẬP ‡+ # 
đt 4 4 

Diêu: Chim cắt nhỏ bay liệng cực nhanh. 
Khoái Diêu Cản Bất Cập nghĩa là chim cắt 
dù bay cực nhanh cũng không thê truy đuôi 
kịp. Thiền tông mượn từ này làm thuật ngữ 
để chỉ cho Thiền cơ nhanh như chớp. Tắc 
12, Bích Nham lục (Đại 48, 153 thượng) 
ghi: x4 Ñ 4 (1 HR #.Jr‹¿ † ñg 
%⁄. k*ñ #3 lã 1) + #% 3 ŒH HR J/V 
Hị. #H lầ zš 2 {E 5 ƒH) ?? Hề ñỊ lf fl 
l#Ế Íủj.. — Ngày qua mau (mắt trái nửa 
cân, thiên cơ nhanh nhạy, nằm ngửa trong 
ngọn lửa), tháng qua mau (mắt phải tám 
lạng, trong cung Hằng Nga làm hang ô), 
nếu khéo ứng phó đâu từng bị khinh dễ xúc 
phạm?«. 


















































KHOÁI MÃ #‡ & 

Ngựa hay, tức là ngựa chạy rất nhanh. 
Những con ngựa giỏi chỉ cần đánh một roi 
là chạy ngay, gọi là »Khoái mã nhất tiên«. 
Thiền tông dùng từ này chỉ cho người học 
đạo ưu tú chỉ nghe một lời của vị thầy liền 


có thể đại ngộ triệt để. Cho nên từ »khoái 
mã« còn ám chỉ căn cơ lanh lợi. Tắc 38, 
Bích Nham lục (Đại 48, 175 hạ) ghi: »Ÿ 
Ä — ñ lhứ Ñ — Nữ — Người ưu tú chỉ 
cân nghe một lời, ngựa hay chỉ cần đánh 
một roi«. Hơn nữa, ngựa hay một khi thấy 
bóng roi liền có thê xét biết mà chạy ngay, 
gọi là »Khoái mã kiến tiên ảnh«, trong 
tùng lâm dụ cho người học đạo không chờ 
vị thầy mở miệng khai thị, liền có thể 
ngầm xét ý thầy mà triệt ngộ. 

KHOÁI TIỆN NAN PHÙNG +#‡ 1# 
3ê ‡£ 

Nghĩa là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Tắc 
54, Bích Nham lục (Đại 48, 188 trung) m 


















































»z [] lñHẬ fẾ Ùf BÊ †: jã ? TÃ 2: 

l. [Ì 2: EMUHRNEAT 
đít Kế Bị #‹. FT] †[ — 3# (š ^ lÍI ÍT - 
# ?1: ft 1l Äl 4£) - Vân Môn hỏi tăng: 


Vừa rời chỗ nào đến đây? Tăng đáp: Tây 
Thiên. Vân Môn hỏi: Gần đây Tây Thiển 
nói lời gì? Tăng dang 2 tay, Vân Môn tát Ï 
cái. (Cứ theo lệnh mà làm, đánh hay quả, 
cơ hội tốt khó gặp)« 


KHÔ MỘC LONG NGÂM 3 % ïš 
ky 


Nghĩa là người tham thiền dứt sạch vọng 
niệm, giống như cây khô, thấy rõ chân tính 
dụ như rồng ngâm. Tiết Tào Sơn Bản Tịch 
thiền sư trong NĐHN dq. 13 ghi: »‡  Ì b 
lệ H ld iẾ, fã EÄ # ñh HR #J IHỊ. 
Rồng ngâm cây khô thật thấy đạo, đâu lâu 
không thức mắt mới sáng.« 
































KHÔ NHAI MẠN LỤC 3# # :# # 

Còn gọi: Khô Nhai Hòa thượng Mạn lục. 
Bút ký, 3 quyển, do Khô Nhai Viên Ngộ 
soạn vào đời Tống, được xếp vào Tực Tạng 


3⁄2 


KHỔ HỒ LIÊN CĂN KHỔ #* $t 3# ‡R # 





kinh tập 148, trang 143. Mục đích cùng ý 
chính của sách này nhằm bổ sung phần 
hành trạng bị thất lạc của các bậc Tôn túc 
trong các loại Truyền đăng lục như: Cảnh 
Đức Truyển Đăng lục, Gia Thái Phố Đăng 
lục. Bên cạnh đó ghi chép về cơ duyên 
nhập đạo, pháp ngữ thị chúng, hoặc là Kỷ 
truyện, hoặc là Niêm tán, hoặc là Cảnh 
ngữ; tùy theo chỗ thấy nghe mà sư ghi 
chép tản mạn nên không thống nhất và 
không theo thứ tự. Sách này được ấn hành 
vào niên hiệu Hàm Thuần thứ 8 (1272). 


KHÔ QUY TÁNG MẠNG 3# &# &# 
4> 

Nghĩa là có chút ít tài năng mà ưa khoe 
khoang đến nỗi tan thân mất mạng. Khô 
quy tức là con rùa già. Lúc vua Đại Vũ cai 
trị Hoàng Hà, từ sông Lạc Thủy nổi lên 
một con rùa thần, do trên lưng rùa có văn 
tự nên bị giết chết. Thiền lâm bèn căn cứ 
điển tích này để chế giễu kẻ thích khoe 
khoang mà phải gặp nguy hiểm có khi mất 
mạng. Tắc 10, 7ung Dung lục (Đại 48, 
233 trung) ghi: »‡l šR #§ ấữ DA lãm Ấ , 
BỊ\ \ä J#, E4 #l #. — Rùa già mất 
mạng đo tranh tượng, ngựa hiển chạy mệt 
bởi đây cương«. 









































KHÔ QUỶ TỬ ĐỂ 3 # #, Ö*, 

Nghĩa là trạng thái mọi ý thức dứt sạch; 
hoặc dụ cho Vô tưởng định, Diệt tận định, 
cả hai gọi là Nhị vô tâm định. Theo: 
PQĐTĐ của nhóm Từ Di. 


KHÔ THIỀN 3# ‡š 

1. Còn gọi: Khô cảo tọa thiên. Nghĩa là khi 
tọa thiền buông bỏ tất cả, không tác vi, 
không đối đãi. 

2. Theo lập trường của Khán thoại thiền thì 


Mặc chiếu thiền bị quở trách là tọa thiền 
lặng lẽ giống như cây khô. 


KHỔ CHỦ # + 

Tên gọi chung chức quản lý trong Thiền 
lâm, cũng là gọi chung ba chức: Đô tự, 
Giám tự, Phó tự, là Khố chủ. X. Khó đầu, 
Giám tự. 


KHỐ ĐẦU # 5ñ 

Còn gọi: 7r¡ khó. Người trông coi việc thu 
xuất trong Thiền viện. Vốn là 1 trong 6 vị 
Tri sự bên ban Đông, về sau gọi là Phó tự 
(Còn gọi: Quỹ đầu Tài bạch), địa vị dưới 
Đô tự, có nhiệm vụ trông coi mọi việc 
trong chùa, tức quản lý việc xuất nhập thực 
phâm, lúa gạo, tiền bạc, vải lụa... hàng 
ngày. Tuy chức vụ thấp mà nhiệm vụ nặng. 
Theo Bách Trượng Thanh Quy Cáo Hương 
Đồ: »7huở xưa, dưới chức Đô tự có 3 vị 
Phó tự, l người địa vị trên Duy-na, 2 
người địa vị dưới Duy-na, người trên Duy- 
na gọi là Thượng phó tự, người dưới Duy- 
na gọi là Hạ phó tự. Dưới chức Phó tự cô 
lập riêng chức Tri khó, vẻ sau Phó tự cũng 
kiêm chức này, trông coi việc thu chỉ xuất 
nạp tài chính trong Sơn môn«. Theo: 
PQĐTTĐ của nhóm Từ DI. 


KHỔ HỒ LIÊN CĂN KHỔ # # :š 
3# % 

Trái khổ qua từ rễ đến ngọn toàn là đắng. 
Thiền tông chỉ cho sự vật từ đầu đến đuôi 
không biến đổi tính chất. Tiết Vô Trước 
Văn Hỷ trong NĐHN q. 9 (Vạn Tục 138, 
166 hạ) ghi: »#R J1 ñữ fJ EÌ: rỉ ØÁÑ ME 
R1. ñH JR f⁄ đổ ñH. l ÍT = X 
Đ). Ñl  # Tl BẬ.. — Văn-thù bèn nói 
kệ rằng: Dưa đắng cả rễ đăng, dưa ngọt 
ngọt cả dây. Tu hành ba đại kiếp, lại bị lão 











373 


KHÔI ĐẦU % 5§ 





tăng rầy« 


KHÔI ĐẦU & 5ã 

Còn gọi: Lồ đầu. Người coi sóc việc sưởi 
ấm cho đại chúng, có nhiệm vụ cung cấp 
than, củi, nạo vét khói, làm thông lò sưởi. 


KHÔI ĐẦU THỔ DIỆN #% 5ã + # 
Còn gọi: Hòa quang đồng trần, Phù thô đô 
khôi. Nguyên chỉ cho đầu mặt dính tro bụi. 
Thiền tông mượn từ này để hình dung 
người tu hành sau khi ngộ đạo, vì tế độ 
chúng sinh mà cam chịu chung đụng với 
quần chúng không kế đến những điều ô 
trược của trần thế. Phần giải tụng của tắc 
43, Bích Nham lục q. 5 (Đại 48, 180 hạ) 
ghi: »27 4 th TH H đủ Š ñ. 2ï Hị HH 
1l 2 8Ä -L li. — Nếu chẳng xuất thế thì 
mắt thấy trời cao. Nếu vào cuộc đời để 
giáo hóa chúng sinh thì cam chịu những 
điều ô trược của trần thế«. 

Bài tụng thứ 10 trong Thập Mục Ngưu Đồ 
ghi: 

0 HH JÚE AC ÀX #Š 2 

‡§ - ⁄R 2% 2Š là li 

Z HỈ *† fIl\ l: 3È 5k 
#t †h 7K Lí Bã 
»Lộ hung tiền túc nhập triền lai 

Phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai 

Bắt dụng thần tiên chân bí quyết 
Trực giao khô mộc phóng hoa khal«. 
»Chân trần bảy ngực chốn chợ đời 
Dù phải trần lao vẫn cứ vui 









































Bí quyết thân tiên đâu cần đến 
Cây khô cũng khiến nở hoa tươi« 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


KHÔI TỈNH #, 3 (906-972) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trịnh, người 
xứ Ôn Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 


Trung Quốc. Thuở bé xuất gia chuyên 
nghiên cứu luật bộ, nghe giáo pháp Thiên 
Thai, gởi lòng nơi Chỉ quán viên đồn. Sau 
đó xem kinh Lăng Nghiêm nhưng chưa thê 
thấu suốt. Một hôm tụng kinh đã lâu, ngồi 
tựa bàn nghỉ ngơi, trong mộng thấy mặt 
trời từ trên không rơi xuống, sư há miệng 
nuốt lây. Từ đó sư phát ngộ, đối với nghĩa 
môn sai biệt sư không còn nghi ngờ mảy 
may. Sư tham học theo tông Pháp Nhãn; 
nối pháp Thiền sư Vĩnh Minh Đạo Tiềm, 
được Ngô Việt Trung Hiến Vương tặng 
nạp y. Ban đầu sư trụ viện Nghiêm Tịnh ở 
Hồ Tây, tiếng tăm vang dậy bốn phương. 
VỀ sau sư dời về chùa Quang Vương ở 
Hàng Châu. 


KHÔNG ẨN # f# 
Biệt hiệu của Thiền tăng Đạo Độc đời 
Thanh. X. Đạo Độc. 


KHÔNG CHIẾU THIỀN SƯ # Ƒ/& 
É 


Thụy hiệu của Thiền tăng Sư Ngạn, đời 
Ngũ Đại. X. Sư Ngạn. 


TẾ 


KHÔNG CỐC # 4 

1. Hiệu của Thiền tăng Cảnh Long, đời 
Minh. X. Cảnh Long. 

2. Hiệu của Thiền tăng Đạo Trừng, đời 
Thanh. X. Đạo Trừng. 


KHÔNG CỐC TẬP # 4 # 

Gọi đủ: Lâm Tuyển Lão Nhân Bình Xướng 
Đâu Tử Thanh Hòa thượng Tụng Cổ 
Không Cốc tập. Lục, 6 quyên. Đây là tập 
sách được hoàn thành bởi 3 người và trải 
qua 2 triều đại, được xếp vào Tực Tạng 
kinh tập 117, trang 531. Ban đầu vào đời 
Tống, Đầu Tử Nghĩa Thanh thu thập 100 


37⁄4 


KHÔNG HOA DƯƠNG DIỆM 2# lä !4 





tắc cơ duyên của các thiền sư nhiều đời, rồi 
dưới mỗi tắc sư đều có làm I bài tụng. Sau 
đó, Đan Hà Tử Thuần phụ thêm phần thị 
chúng và trước ngữ. Đến đời Nguyên, Lâm 
Tuyền Tùng Luân còn làm thêm bình 
xướng rồi họp chung tất cả để ấn hành. 
Sách này giống như 7Thung Dung lục, Bích 
Nham lục, đều là sách nói về các công án. 


KHÔNG DANH # # 


Muôn sự muôn vật đều hư huyễn chăng 
thật thì tên gọi của nó cũng không có thực 
thê, nên gọi là »Không danh«. Lâm Tế ngữ 






















































































lục ghi: »|l] 1 {[ © t 0ÿ B 3š B 3. 
£ 1E bj 7K. HỊ 4 ‹ #È # ¿ù Ì 
£ s ÌŠ ñ 4à 3b ĐỊ E . JÍ í Ji Jj #W 
5t È 3: Z6. — RHỊ — f 8Œ 2 4#. IÚ 
#t fZ Tu ` Hồi: Thé nào là chân Phật, 





chân Pháp, chân Đạo, xin thầy chỉ dạy? Sư 
nói: Phật là tâm thanh tịnh, Pháp là tâm 
quang mình, Đạo là nơi nào cũng sảng 
sạch vô ngại. Ba tức là một, đều là không 
danh mà chẳng thực có«. 


KHÔNG DƯỢC # # 


Thuốc KHÔNG, dụ chỉ Phật giáo đề cập 
đến lý luận »muôn vật đều không tịnh« 
không phải là pháp căn bản, nhưng vì 
chúng sinh chấp trước nơi »hữu« (có), nên 
mới tùy bệnh cho thuốc mà thôi. 7 Bá 
Lão Nhân tập q. 1 ghi: »28 ?E Jfš Jl| }* 
FEE Z . A đã . EX, ^^ j 1V. 
lút ñã Íl ? lữ 2E | ZX 3š ñ H §Ä 4 Z 
JM . — Chúng sinh quen dinh chặt vào căn 
trân, lâu ngày tích lũy thành kiên cố, đến 
chết cũng chẳng buông được, nên chư 
Phật, Bỏ Tát trước tiên dùng thuốc không 
để trị bệnh chấp có này«. 




















KHÔNG HOA # # 

Còn gọi: Không lÿ BẠN Hoa đồm trong hư 
không. Hư không vốn không có hoa, vì 
mắt bệnh nên lầm thấy có hoa. Nhà Phật 
dùng để dụ muôn vật trên thế giới vốn 
không thật tồn tại, chỉ do vọng tâm tục 
niệm tạo thành. Điệu Ngũ Tổ Diễn Hòa 
thượng trong Pháp Diễn ngữ lục q. hạ ghi: 

















Jt 7ñ 1 lR ®i . RỆ HỆ Xiê 
##t#??z1t. % 7m R 








»Bệnh này khiến cho kia viên n 
Trong cửa ta nào có được mắt 
Sinh tử cũng giống như không hoa 
Đứếi đi tợ vết nhạn lưng trời«. 


KHÔNG HOA ẢNH LẠC # # # # 
Hoa trong hư không chỉ là bóng huyễn do 
mắt bệnh mới trông thấy mà thôi, khi mắt 
lành bệnh thì bóng hoa cũng tiêu mắt, ý nói 
vọng tâm tục niệm bị tiêu trừ. Thư Đáp 
Trnh Côn Nham Trung Thừa trong 
HSLNMDT q. 1 ghi: »lII JÈ # 7. HớÄ 









































f8 bú 3H M‹: ?— f1. RỊ 

1Ð + 2. — lÿ HMRốN. lụ 2+ 3š §ý 
ï. Hứ 1ú %4 lf. B1 — #. TH 8 
đự nr fỆ 2. Ất R É| ƒE ‹ — Dụng công 






































như thế, tự nhiên được thấy tin tức tốt. Nếu 
một niệm bức bách bị phá vỡ thì tắt cả 
vọng niệm đồng thời rơi xuống, như không 
hoa ảnh lạc, nhự dương diệm ba trừng. 
Một phen thấu qua chỗ này mới được vô 
lượng khinh an, vô lượng tự tại<«. 


KHÔNG HOA DƯƠNG DIỆM # # 
lỹ Xã 

Hoa đốm trong hư không (trọn không phải 
là hoa thật). Sóng nắng do mặt trời mùa 
Xuân rọi vào bụi trần (trọn chăng phải là 
sóng nước). Hai thí dụ trên dùng để chỉ sự 
vật hư huyễn đều do vọng tâm tục niệm 


375 


KHÔNG KHẠP ‡# ïñ 





sinh ra. Bải Minh chân tụng trong Phgmn 
Kỳ ngữ lục q. 10 ghi: »fŸ "ỊỊ — #3 HỊ 
lf. fE W T  H %.  ƒ â HH 
#f. 2š # Hỗ Xã 3È fÄ ‹: — Ví như một khi 
đốt đền thì ánh sáng phá tan bóng tối ngàn 
năm trong ngôi nhà; thấu rõ thể tính của 
tham sân như không hoa dương điệm 
chẳng phải thật«. 











KHÔNG KHẠP 2 

Cạch cạch, âm thanh phát ra do đục đá. 
Tiết Thạch Đầu Tự Hỏi Thiền sư trong 
ĐNN 4q. 20 ghi: »Ïïll E  #Š ? 33. líj 





zZ 



































Nấ #ế % đ# L1. Bữ R f š§ E1: 2 H 
lề lũ. ĐH H lề ñã „7E 2: #| 3k. T 


























Hi â? HH 4.  Hấ. ñ 
1; v B5 EH 2š 78L. BỊ Rũ ® Ùj Ä+‹ 


Sư tay cầm dùi đục mà miệng vẫn tụng 
kinh không HgỚit. Hòa thượng Đại Tùy thấy 
thế liên nói rằng: Hôm nay cạch cạch, 
ngày mai cạch cạch, khi sinh tử đến làm 
sao đối phó? Sư sửng sót, buông dụng cụ, 
làm lễ nguyện nghe pháp cứu cánh rồi 
theo ngài Đại Tuỳ về phương trượng«. 


KHÔNG KHOÁT KHOÁT # ‡# # 
Trống hoang hoác. Như Tịnh ngữ lục q. 








Chấp hữu tức thuộc về Thường kiến ngoại 
đạo, chấp vô tức thuộc về Đoạn kiến ngoại 
đạo, chấp cũng hữu cũng võ là thuộc về 
Biên kiến ngoại đạo, chấp phi hữu phi vô 
là thuộc về Ề Không kiến ngoại đạo«. 


KHÔNG KIẾP DĨ TIỀN #* # , # 
Còn gọi: Pin mẫu vỉ sinh dĩ tiễn, Không 
vương dĩ tiền, Không vương na bạn, Trầm 
triệu vị manh dĩ tiền, Bản lai diện mục. Chỉ 
thời đại không không tịch tịch trước khi 
thành lập thế giới. Trước khi trời đất chưa 
sinh, trọn không có sự đối đãi sai biệt như 
thiện ác, mê ngộ, phàm thánh, hữu vô... , 
cũng chính là cảnh giới tồn tại tuyệt đối 
trước khi sinh khởi sum la vạn tượng. 
—_ Trong Thiền gia, phần nhiều dùng câu »I 
f[ 3 ”š jl 1 H[ LÍ? — Thế nào là tự 
kỷ của không kiếp về trước?« làm thoại 
đầu để tham thiền. 


























KHÔNG KIẾP DĨ TIỀN PHỤ MẪU 
2% ở) Œ, ñƒ 4 # 

Cha mẹ từ kiếp không trở về trước, chỉ cho 
bản lai diện mục, Phật đự tâm. Tiêt Trung 
Nham Uân Không Thiên sư trong NĐHN 








thượng: »‡[ ý 5š # HH.  Ù Zš ÄR 
MÑ . — Đập bê thùng sơn đen, mười 
phương trồng hoang hoác«. 














KHÔNG KIẾN NGOẠI ĐẠO % #8, 
2Ƒ ý 

Kiến giải chấp trước vào không. nhà thiền 
cho rằng đây là một loại bệnh chấp trước, 
là tà kiến. Tiết Ngữ Chi Dư, đời thứ 3 dưới 
Đại Giám trong CTTNL q. 2 ghi: »ổ3⁄\ #ï 
HỊI R§ 3 bị 2| 3l. $ ## HỊ Rã Mỹ h # 
\. #7R ñí 7F #t BỊ Bế 3Š h 2k 3 , 
#\ 3E #® 3E ## RỊ Bả ZZ HH ki. — 









































































































































q. 18 ghi: »3šÝ 'F [l] 3 R ở Ø[: ñl ffJ 
2z Ÿ§ ?š ÖJ 1 li 4à R}? tE 3 †ñ HH: 











TI lú H JR ##.. — Trong thất sư hỏi Sùng 
Chân Chiên Đâu: Thế nào là cha mẹ từ 
kiếp không trở về trước? Chân lãnh ngộ 
nói: Hòa thượng nói nhỏ nhỏ«. 


KHÔNG KIẾP DĨ TIỀN SỰ # #3 #, 
_>— 

W # 

Việc từ kiếp không trở về trước, chỉ cho 
việc minh tâm ngộ tính, siêu việt sinh tử là 
việc bản phận nhà Thiền. Tiết Tông Thừa 
Yếu Nghĩa trong Duy Tắc ngữ lục q. 9 ghi: 
»Ñh II JH 5# — 3? ƒ RỊH & “š ðJ Ð ÑỨ 




















376 


KHÔNG NHƯ LAI TẠNG * ii # ÿ# 





- 2E. EU 3W BÚ #E 38 lE 2 A , 
ï š 4Ä HỊ lê ƒR s - Một phen tận mặt 
trình nhau lại là việc mình tâm ngộ tính, 
việc mình tâm ngộ tính tức là việc của 
người siêu Việt, người siêu Việt tức là 
ngươi vậy«. 














KHÔNG LỘ # #4 (2-1119) 
Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 9. Sư họ Dương, quê ở làng 
Hải Thanh, miền Bắc Việt Nam. 
Phong cách sư thoát tục, chỉ tinh chuyên 
thiền định, trải bao năm tu tập, ăn cây mặc 
cỏ, quên cả thân mình. Sau khi đắc đạo, sư 
có thể bay trên không hoặc đi trên mặt 
nước, cọp thấy phải cúi đầu, rồng gặp cũng 
nép phục. 

Tác phâm gồm 2 bài kệ: 

1. Ngôn hoài 

5 ƒ} Nb HHỮ HH HỊ hý 
J#ƒ Tễ 4£ H ?É #t 8â 
#ï lữ Éí L ƒÑ l£ 
BH — ?#? 3 Ä Hữ 
»Trạch đắc long xà địa khả cư 

Dã tình chung nhật lạc vô dư 

Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh 
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư«. 
»Chọn nơi ẩn dật ở suốt đời 

Cả buổi tình quê những mảng vui 

Có lúc thẳng lên đâu múi thắm 

Thét dài một tiếng, lạnh bầu trời«. 
Ngô Tất Tó dịch. 

2. Ngư nhàn: 
li H Tí ïL lý H 
—H#m-—RdE 
ï@ Ñ HÉ 2í Ất A HÃ 

18 4 Nẻ 2K ®ý bã 

» Vạn lý thanh giang vạn lý thiên 
Nhất thôn tang chá nhất thôn yên 
Ngư ông thùy trước vô nhân hoán 




























































































Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền«. 
»Muôn dặm sông đài muôn dặm trời 

Một làng dâu chá, một làn hơi 

Ông chài mê ngủ không người gọi 

Tuyết phủ đây thuyên, tỉnh giắc trưa«. 
Theo: 7iển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


KHÔNG LÝ THỂ HOA % # $ # 
Trong hư không vốn không có hoa mà lại 
muốn tìm hoa, dụ cho việc nhận giả làm 
thật, luống công vô ích. Chương Thụy 
Long viện Âu Chương Thiền sư trong 
CĐTPL q. 20 ghi: »4? & *#Z äft Z đị , 
® H#œ#13ÈE. 4 ñằ % ®# % 
4t. wWr'hl{L.H, lỗ # Ílủ dò 2) RE? — 
Nếu là bọn học ngữ, chẳng tự tỉnh ngộ biết 
lỗi mình, còn muốn tìm hoa trong hư 
không, mò trăng trong nước, có phải là 
hao phí tâm lực hay không?«. 





























KHÔNG MINH # 1% 

Không lặng, sáng sạch. Chương Đáp 
Hoàng Thái tử vấn tâm yếu của Đại sư 
Trừng Quán ở chùa Trấn Quốc, núi Ngũ 
Đài trong CĐTĐL q. 30 ghi: »3 Đi  HỊ 
HŠ 1 Ø] ZÄ. TH 1H PE RỊ 2š HỊ R§ fu - 
— Mê hiện lượng thì hoặc khổ lăng xăng, 
ngộ chân tính thì không mình rỗng suốt«. 








KHÔNG NHƯ LAI TẠNG # +z #& 
3X 

Chỉ Phật tính thanh tịnh giống như hư 
không, không nhiễm trước, không phân 
biệt. Đoạn Té Tâm Yếu ghi: »fÈ lj Wf Tí 
— TỊ # j. ii 2Ñ Pf ÄI. 4 2š M #W 
2} 7| s 



































RỊ |2 2š 1U 2 jÄ. — Tát cả 
những chỗ hiểu của mình từ trước cần phải 
quét sạch hét, khiến cho rồng không, không 
còn phân biệt, tức là Không Nhự Lai 





377 


KHÔNG QUYỀN CUỐNG TIỂU NHI 


SẼ HE “]` Zb 





Tạng«. 


KHÔNG QUYỀN CUỐNG TIỂU 
NHI # Š % ¿] ý, 

Nắm tay không mà giả bộ như cầm một vật 
gì, để đỗ con nít, dụ chỉ giáo thuyết quyền 
nghi phương tiện đều thuộc về hư huyễn 
không thật. 

Huệ Tịch ngữ lục ghi: »‡š 3ï ñ Rữ 2 v 
Hi“ — NIHữZ8M. 8 0t f T 
HŒœHZXZZ? #2? ấn! tất. RỊ 
#' 1 Iị Hƒ X iä. ñm f Zš 3 ñ1 2h 
. TH #Œ E[ jšý. — Nếu ta nói Thiên 
tông thì lúc cần không có lấy một người 
bên cạnh, huồng là có đến 500, 700 chúng 
w? Nếu ta nói đông nói tây, họ tranh nhau 
chạy tới lượm lặt, như đem nắm tay không 
mà giả bộ nhự cẩm một vật gi đề dỗ con 
nút, đều không có chỗ thật«. 





























KÌ 





n 





























S 








KHÔNG QUYỂN HOÀNG DIỆP # 
Nắm tay rỗng không (giống như có nắm 
lấy vật gì ở trong) và lá vàng (giống như 
tiền vàng), đều được dùng để dỗ dành con 
nít, dụ chỉ lời dạy quyền nghi, pháp môn 
phương tiện đều là hư huyền không thật. 
Tiết Nam Tuyền Hòa thượng trong TĐT q. 
16 ghi: »[ ƒH #I li ñữ BỊI 2 RỊH È. H 
2 — lý HH ññv & ILE HỊ 2} ÑÙ 3Ñ JMj 
2 3Š m # lv IE MỸ Z ăn. — Hòa 
thượng Giang Tây nói tức tâm tức Phật, 
nhưng là lời nói tạm thời, là lời nói ngăn 
dứt bệnh tìm câu bên ngoài, là nắm tay 
không và lá vàng để dỗ con nít khóc«. 





KHÔNG SÁCH SÁCH # # # 
Sạch sành sanh. Như Tịnh ngữ lục q. 
thượng ghi: 


— #4. 4# 





% Ƒ#⁄s T#l#l 

»Nhất diệp lạc, không sách sách 
Thiên hạ thu, can bác bác«. 

»Một chiếc lá rơi, sạch sành sanh 
Khấp nơi thu, vắng vẻ khô khao«. 


KHÔNG SINH # # 

Tức ngài Tu-bồ-đề, một trong 10 vị đại đệ 
tử của Phật. Tiết Bảo Ninh Nhân Dũng 
Thiền sư trong NĐHN dq. 19 ghi: li Hi tí: 
tị — HỆ H§ ,. Ø9 f2 ®& 5 E8. - 
Giun đất, cóc nhái đông thời kêu. Diệu 
Đức, Không Sinh đêu chẳng hội«. 








KHÔNG TẨU # # 
Hiệu của Thiền tăng Hân Ngộ, cuối đời 
Nguyên-đầu đời Minh. X. Hân Ngộ. 


KHÔNG THANH # # 

Sự vật được phản ánh qua ngôn từ đều hư 
huyền chăng thật thì ngữ âm của ngôn từ 
cũng chẳng biểu đạt sự vật một cách chân 
thật được, nên gọi là »Không thanh«. Lám 
TẾ ngữ lục ghi: »ÉÑ 3 = -†Ƒ — †H JX + 
TH tƒ Ã¿ Íù. ĐH ln 5š + JR &: HH 2. 
HỊ ÑI 4¿ 4] : tí ÀÁ 2ã: H2 S 
‡H Jã HWR †H lũ] tĩ #4 AÁ 2 Ếữ bl. Rế H, 
Bo lñã=T—. 6t 
lÈ. 1í H 3E ñ HRỮ.¿ #ÍH J0 RJẾ¿ — 
Nếu ngươi nói 32 lộng tót, 80 vẻ đẹp là 
Phật, vậy Chuyển Luân Thánh Vương cũng 
phải là Phật, vì ông ta cũng có 32 tướng 
tối, nên biết tắt cả chỉ là huyễn hóa. Người 
xưa có bài kệ rằng: 

Đức Phật hiện thán tướng 

Vì thuận tình thể gian 

E người sinh đoạn kiến 

Phương tiện lập giả danh 

Giả nói có băm hai 

Tám mươi cũng không thanh 
















































































378 


KHỞI ĐƠN j8 # 





Có thân phi giác thể 
Không tướng là hình chẳân«. 


KHÔNG THẤT # # 
Hiệu của Thiền tăng Vô Uấn, đời Nguyên. 
X. Vô Uấn. 


KHÔNG TỊCH # ‡¡ 

Cảnh giới không có bất cứ tướng trạng 
nào, không có sinh ra và mắt đi, không có 
sai biệt đối lập, vượt thoát thời gian không 
gian. Đây là nhận thức hoặc thể nghiệm về 
chân tướng sự vật của người ngộ thiền. 
Tiết Thị Tính Không Đạt Thiền sư trong 
DTNL q. 3 ghi: »# lR| S PE., 44 H 2 
3í. TT *š lñ lv. BR #ỉ ÄÁ Nữ . - Diệu 
viên giác tính vốn tự không tịch, bình đẳng 
thanh tịnh, lớn như thải hư«. 





























KHÔNG TÔNG # # 

Chỉ cửa Phật, Thiền tông. Tiết Thạch Đầu 
Tự Hồi Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: 
»#i ði H IH Zñ li  JM ?9 Ất Sĩ 4ï ZR 
H HỊ X§ ñl. + ñB A 1H. TH ñã #Œi 
T.  ®SãlỦ Ý.. ä #233. Ñ 3 
Ä\.LI‡2‡2?®2, fÉ ñll 2È › — Thiển sư Tự 
Hồi ở Thạch Đâu Điều ngư đài thuộc Hợp 
Cháu, người bản quận, làm thợ đục đá, tuy 
chẳng biết chữ nhưng chí mộ Không tông, 
thường nhờ người khác truyền miệng kinh 
Pháp Hoa« và sự đọc thuộc kinh này«. 



































KHÔNG TƯỚNG # 3ñ 

Muôn sự muôn vật đều hư huyễn chăng 
thật nên nhà Phật gọi là »Không tướng«. 
Lâm TẾ ngữ lục ghi: »jä Jä ï l8 l 1: . 
^À\ 3E MÃ 1H 7. đi hú ñH ÈŠ “XE }H. Pf 
đt P[ Èš. — Dạo qua các quốc độ nơi 
nơi, vào thế giới Hoa Tạng, thấy hết các 
pháp Không tướng, đều không có thật 
























































pháp«. 


KHÔNG VƯƠNG # # 

Chỉ cho đức Phật. Chương Đồng An Sát 
Thiền sư trong CĐTĐL q. 29 ghi: »2J ÙÊ 
'H 4 SE 2X +. ?Ñ bi 2i #4. 
— Chớ nên thờ Không vương ở giữa đường, 
chống gậy cân về đến quê hương«. 











KHÔNG VƯƠNG PHẬT # # 1ÿ 
Tên Đức Phật đời quá khứ. Tiết Tuyết 
Phong Huệ Không Thiền sư trong NĐHN 
q. 18 ghi: »Éft l] ñã A lí l§  H JŠ 
0È? 2z + fñÈ HỆ? Z4 lữ ÍÐ HỆ? #ðU 
Íl HỆ? đẾj 7) ĐÈ Hồ? — Dám hỏi các vị 
định làm Phật nào? Không Vương Phật 
chăng? Nhiên Đăng Phát chăng? Thích-ca 
Phật chăng? Di-lặc Phát chăng?«. 























KHỞI ĐỘNG +3 # 

Làm phiền, làm giật mình. Tiết Đâu Suất 
Huệ Chiếu Thiền sư trong NĐHN q. 18§ 
ghỉ: »Ïi H — J# l# 3%. j 8Ù ñï Z l 
% . — Năm ngày thăng đường một lần 
làm giát mình rất nhiễu thiển tăng kiệt 
xuất.« 








KHỞI ĐƠN & # 

Còn gọi: 7zu đơn, Tạm hạ. Đứng dậy rời 
khỏi chỗ tọa thiền của mình, nghĩa rộng là 
Thiền tăng lìa chùa mà đi. Thiền tăng sau 
khi giải hạ, luôn luôn khởi đơn để đến 
Tăng đường nơi khác. Ngoài ra, cũng có 
khi do tính hạnh bất thường của mình hoặc 
vị thầy không đủ tài đức nên khởi đơn mà 
đi. Đời sau có người cho khởi đơn là Thỉnh 
giá (xin phép nghỉ), đó là giải thích sa. 
Trong Thiền lâm, nếu có việc tạm xin phép 
ra ngoài, trong thời hạn 15 ngày rồi trở về 
thì gọi là Thỉnh giá, nếu đi quá 15 ngày thì 


379 


KHU CANH PHU CHI NGƯU, ĐOẠT CƠ NHÂN CHI THỰC §# ÿ‡ 


Z##8ðÀ^28â 





gọi là Khởi đơn, cần phải cử hành lại nghi 
thức Quải tháp mới có thê quy sơn. Theo: 
PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


KHU CANH PHU CHI NGƯU, 
ĐOẠT CƠ NHÂN CHI THỰC #š ‡‡ 
Xxz*##ẽ.^‡® 

Cướp trâu của người cày, đoạt cơm của 
người đói. Thiền tông mượn từ này để chỉ 
cho thiền sư triệt để quét sạch mọi vọng 
tình tri giải, không còn mảy may chấp 
trước, không còn có chỗ để nương tựa. 
BNL q. 1 ghi: »Ãl ìš ® j ƒ#j‡3Š. 2 ÃI 
mÁ # fMl ĐÈ X< #.; #ÑLA Z8 
J # E\‹ — Nếu thấu được chỗ này mới 
biết người xưa có thủ đoạn cướp trâu của 
người cày, đoạt cơm của người đói«. 









































KHU KHU 
1. Vất vả chạy ngược chạy xuôi. Tiết Hoài 
Hải, đời thứ 3 dưới Đại Giám trong 











CTTNL q. I ghi: »Š # [ñ]: TH lú R8 H 
lá lá. jý lHƑ đf? Hl E1: \Ñ1#⁄. lặ 






































H: BÌ# #2 “##t' Hf£? ññH: 
{1h #t 2 ì — Vân Nham hỏi: Mỗi ngày 
Hòa thượng vất vả ngược xuôi là vì ai? Sư 
nói: Có một người cần. Nham hỏi: Sao 
không dạy y tự làm? Sư đáp: Hắn không có 
gia nghiệp«. 

2. Bận rộn. Tiết Vân Nham Hoà thượng 
trong TĐT q. 5 ghi: »lH[ ÿÿ Hù ÿX , HH S# 
+ ñHl: ñữB #ñJ ft H Bí lá? — Sư đang 
quét đất, kêu vị chủ chùa, hỏi: Thầy đâu 
được tự bận rộn« 









































tt Zt 


KHU KHU DỊCH DỊCH  E #{ 

Vất vả chạy ngược chạy xuôi. Hành cước 
ca trong Phẩn Dương ngữ lục q. hạ ghi: 
»jli Mf f1. EE 2 4. ĐH đi 1J 2J 2 MỊ 





hả. li lá {3 {3E WPH. 4 ấ 
†È #t ER.. — Đạo khó thực hành, việc thể 
gian dễ buông lung, mọi sự mọi việc cần 
thấy rõ, vất vả chạy ngược chạy xuôi, xưa 
nay xem ra đều bận rộn vô hạn«. 





















































KHU Y#4 % 

Vốn có nghĩa là sửa soạn quần áo để lên 
đường, biểu thị niềm cung kính ái mộ, 
không dám sơ suất. Nghĩa mở rộng là thờ 
thầy, hầu hạ thầy. Chương Long Nha Sơn 
Cư Độn Thiền sư trong CĐTĐL q. 17 ghi: 
»4 1E T li tị B§ £ # äñ.. — H lãỈ › 
lỊ {f[ ‡Š ‡H ñl ##.. Yhl tị El. ƒ## jl 2K 
lli ÿï.. RỊ Jnj xi... líl ƒ#£ 1 l8 †íí JW 
H‹ ÍẤ lí 4 J\ # s — Sư dừng bước ở 
Động Sơn, theo chúng thưa hỏi. Một hôm 
Sư hỏi: Thể nào là ý Tổ sư? Động Sơn 
đáp: Đợi nước trong động chảy ngược 
dòng rồi sẽ nói cho ngươi nghe. Sư từ đó 
mới ngộ được ý chỉ ấy, và ở lại hẳu hạ 
Thây 8 năm«. 














mm 





KHUẤT # 

Mời thỉnh. Tiết Túc Giác Hòa thượng 
trong TĐT q. 3 ghi: »#? — H, Bề F j 
ll HH v 7š El #ĐÉ?R. ftìr7X F 
4. % #bNj À Bũ ñỆ lh H Z Trí # ZII 
HỊ 6 El: M Z Từ ñý J7 3š Hz 24. lẩ 
f9 1U #t? 26 fl HH 2# hHị H 4 Tí. — 
Một hôm, dưới mái hiên có một vị thiên sư 
tên là Thần Sách, tuổi hơn 60. Hai chị em 
cách song cửa thấy lão túc ấy, cô chị quay 
lại bảo em rằng: Mời lão túc vào phòng 
uống trà, có được không? Đứa em liễển 
bước ra mời lão túc ấy«. 











































































































KHUẤT TUẦN #4 #4??? 
Lờ mờ, không rõ ràng. Bài thơ »Phong 


38o 


KHUÊ PHONG ÔN # l# ï4 (818-o28) 





phan« trong TPĐL q. 28 ghi: 
%4 Ä: JÑ l§ ð)v 7R 3E Á\ #ĩ ¡b 
H ® im ấL  . 3M lễ #l # 2 
»Bất thị phong phan động 

Diệc phi nhân giả tâm 

Tự tòng Hồ loạn hậu 

Khuất tuần đáo như kim«. 
»Chẳng phải gió phướn động 
Chẳng phải tâm các ngài 

Từ buổi sau loạn Hồ 








Lờ mò đên hôm nay«. 


KHÚC LỤC MỘC SÀNG # # + 3X 
G1Iường mây khúc lục. 

1. Kiểu ghế dựa dài của nhà chùa, vì ghế 
chạm khắc có dáng hình cong queo nên gọi 
là Khúc lục. 

2. Loại giường tre mây, chỗ tựa được uốn 
cong. Tiết Hộ Quốc Thủ Trừng Thiền sư 
trong NĐHN q. 13 ghi: »ï# Ù Z i. đi 
#E hắt RE ER A› %5 N] # 
+H ÍH 0H 2E ã.  ð ñ — Á ?ấ ĐH ìẾ 
#t s — Sư thượng đường nói: Bậc Trưởng 
lão ở các nơi đều vì mọi người mà ngôi 
trên ghế dựa. Chỉ thấy mọi người hỏi ỷ Tổ 
sư từ Ấn Độ sang, mà chưa từng thấy vị 
nào dám đối diện đáp câu hỏi ấy«. 





















































KHÚC MỘC CỬ VỊ # + #3 

Còn gọi: Khúc mộc thiền sàng. Nguyên chỉ 
cho việc ngồi yên trên chiếc ghế các vị 
tăng thường dùng, sau chỉ cho nghĩa ngồi 
chức Trụ trì để chỉ đạo, giáo hóa đại 
chúng. 7ổ Đình Sự Uyến q. 3, Tuyết Đậu 
Tổ Anh tập q. thượng (Vạn Tục 113, 33 hạ) 














ghi: »ïñl B2 <F] HH ø: ñH Ù Xí 7Ã 
4. HH  ## E _LE 4, 4 3# lv 
DỊ Ìh 2 0h. DĨ MLE ĂM. 1ý BS 
1,. = 4#] Z3» H 4j4H1Đ , 
ñHỲ †H-: RÊ Hƒ Äã? — Đại sự Vân Môn ở 











Thiểu Dương nói: Các lão trọc ở các nơi 
làm Trụ trì giáo hóa mọi người, cầu danh 
câu lợi, hỏi Phật đáp Phật, hỏi Tổ đáp Tổ, 
đi ía đi đái, giống như bà già dót lại nhiêu 
chuyện, biết cái gì tốt xấu?«. 


KHÚC THUẬN LAI CƠ # !§ #& 3X 

Còn gọi: Khúc thuận nhân tình. Ý nói tạm 
thời tùy thuận người đến hỏi pháp (mà 
giảng nói thiền pháp cho họ nghe). Thuận 





























theo nhân tình. Lâm Tế ngữ lục ghi: »JÑ# : 
+E đ ff. El ññ 1Ÿ ñ8 M 7T Rš. EM L 
3í 2x. 1 f 2 H #3 . HhB 
Ä 1š 2 MP. #ï4J‡HZXƑH F‹ 
li 12 Ä 3®. HE EH HH ®íủ. #t f8 












































†ñ A j . — Trì phủ Vương Thường Thị 
cùng các quan trong phú thỉnh sự thăng 
tòa. Sự thượng đường bảo: Hôm nay, do 
sự bắt đắc dĩ, Sơn tăng thuận theo nhân 
tình mới lên tòa này. Nếu theo chiếu theo 
đệ tử Thiên tông hoằng dương đại sự thực 
là mở miệng chẳng được, chăng có chỗ để 
đặt chán« 


KHÚC VI TRUNG HẠ # É †# 
Ý nói (giảng thuyết đạo pháp) chỉ là 
phương tiện tiếp dẫn hạng căn khí trung 




















hạ. Thung Dung Am lục q. 1 ghi: »B] Ï*] ‡f 
lữ. ‡# E E]&. Bị 5š 74 H, HH 

















th F. — Đóng cửa ngủ say là tiếp cơ 
thượng thượng; sử dụng ngữ cú để chỉ bày 
(như có giám) là phương tiện tiếp dẫn 
hạng căn khí trung hạ«. 


KHUÊ PHONG ÔN ‡ »‡ ;# (818- 
928) 

Thiền tăng đời Đường, họ Hàn, tên Ôn, 
người Đại Danh, Hà Bắc, Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư Tông Mật, thuộc tông Hà 
Trạch đời thứ 6, trụ trì chùa Huệ Nhân ở 


381 


KHUÔNG DẬT E 1# 





Khuê Phong. 


KHUÔNG DẬT E :# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Minh 
Châu (nay là huyện Ninh Ba, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Ban đầu sư ở viện Từ Vân ở Nhuận 
Châu (nay thuộc huyện Trấn G1ang, tỉnh 
Giang Tô). Nam Đường Chủ thỉnh sư trụ 
chùa Báo Ân ở Kim Lăng và ban hiệu là 
Ngưng Mật Thiền sư. 

Có vị tăng hỏi: Nối pháp Tổ Đạt-ma, làm 
sao tuyên bày? Sư đáp: Chăng trái với lời 
TỜI. 


KHUÔNG ĐỒ LÃNH CHÚNG E 


4+ 248 X 
Dẫn đầu, TP hóa đồ chúng. Huệ Tịch “H 


































































































lục: s4 HỆ 2S XÃ 2: 3ì 3š ñR N 

Hộ i lối lễ . Z8 JZ {7 HT v H98 #ï 2 
H? Ki dan 4: X li Jš? Hỹ 
® fÀ =: H 1 ñã 27 E ?t 3l 2£. X 
†E lề 3p - Hoàng Bá dạy chúng rằng: 


Các ngươi đêu là bọn ăn hèm, hành cước 
thế ấy, chỗ nào có ngày nay? Có biết trong 
nước Đại Đường không có thiên sư chăng? 
Khi đó có vị tăng thưa: Các nơi ngoài việc 
dẫn đâu giáo hóa đô chúng, còn làm gì?«. 


KHUÔNG HÓA E 4t 

Giáo hóa. Tiết Lâm Tế Hòa thượng trong 
NĐNN q. 19 ghi: »Tự hậu sư vu trấn phủ 
khuông hóa, tuy thừa Hoàng Bá, thường 
tán Đại Ngu. — Từ đây về sau sư giáo hóa 
nơi trấn phủ, mặc dù kế thừa Hoàng Bá 
song thường khen ngợi Đại Ngu.« 


KHUÔNG NHÂN E 4 
Còn gọi: Quang Nhân. Thiên tăng đời Ngũ 


Đại, ban đầu tham học nơi Hương Nghiêm 
Trí Nhàn, sau yết kiến Thiền sư Lương 
Giới và nối pháp Ngài, thuộc tông Tào 
Động. Sư trụ chùa Kiến Sơ ở Sơ Sơn Phủ 
Châu (nay thuộc Giang Tây), cử dương 
tông phong Tào Động. Do vì thân thể sư 
thấp bé nên bị gọi là Sư thúc lùn, Xà-lê 
lùn, nhưng nhờ biện tài vô ngại thường 
khiến người khác không có cơ hội mở 
miệng nên sư còn có tên »Sơ Sơn nghiết 
thốc« (Sơ Sơn giỏi tranh luận). 


KHUÔNG VIỆT E£ 3š (833-1011) 
Thiền tăng đời cuối Đinh, đầu Lê, thuộc 
dòng Vô Ngôn Thông đời thứ 4, nối pháp 
Thiền sư Vân Phong. Sư họ Ngô tên Chân 
Lưu, quê ở làng Cát Lợi, quận Thường 
Lạc, miền Bắc Việt Nam. 


KHUYÊN HỘI R # 

Chỉ cho vòng vây, cách thức định sẵn, mưu 
thuật và tính toán, cái bẫy. Thiền tông 
dùng từ này để chỉ cho bậc Thầy dùng lời 
nói, động tác đề trắc nghiệm, dẫn dắt người 
học Thiền. Tắc 5, Bích Nham lục (Đại 48, 
145 trung) ghi: »ƒ‡ 2 & 3E — HỆ }# 
F‹s MU # #.‹ H # 3 # lU R 
Á&HŒ s‹ ý blh {l HỊ Hã s — Được thua phải 
trái đồng thời buông xả triệt đề, tự nhiên 
thoát khỏi bẩy, mới thấy được thủ đoạn 
của sự«. 





























KHUYÊN LUYẾN RỊ # 

Khuyên: Cái chuồng để nuôi cầm thú. 
Luyến: Dây trói, hoặc nhợ câu. Thiền tông 
dùng từ này để chỉ cho bậc Thây tiếp dẫn 
thiền sinh căn cơ bén nhạy, nên ông phải 
dùng phương pháp đặc biệt khéo léo để câu 
dắt và bắt giữ y ta, giống như người ta thả 
câu nhử mỗi ngon để bắt cá lớn hoặc dùng 


382 


KHỨ TỰU ‡# 3t 





chuồng chắc chắn để nhốt mãnh thú. Cơ 
pháp mà bậc Thầy thường dùng là dùng 
tay, phất tử, gậy để vẽ. Tắc 33, 7hưng 
Dung lục (Đại 48, 172 hạ) ghi: »#) #Ẽ Hỳ 
F — MS. — Khi câu con ba ba phải 





dùng một cải tròng«. 

Tắc 25, Thung Dung lục (Đại 48, 243 hạ) 
ghi: »ji 1. 4 hỆ +. lã 5É 'h H 
Tï Z4 HỊ . — Cây quạt rách, nếu muốn tìm 
con tê giác thì trong chuông vốn có vật mà 
ông tìm«. 
































KHUYẾT XỈ LÃO HỒ #+ # # # 

Lão già Hồ sún răng, chỉ cho Bồ-đề-đạt- 
ma, Sơ tổ Thiền tông Trung Quốc. Hàm 
ngữ khí mắng Phật mạ Tổ. J2 Môn Quan 
ghi: »#* #4 Z HH. Ì ñš H Đi lW. 1Ÿ 
#ÿ lll 24. HỊ ñ8 & #Ý BÀ l# ÿR|. — Lão 
già Hồ sún răng mười vạn dặm dong 
thuyển vượt biển mà đến, thiệt quả là 
không gió mà nồi sóng«. 
































KHỨ + (k. ng) 

1. Trợ từ cuối câu, biểu thị hành vi động 
tác sẽ xảy ra. Tiết Hương Nghiêm Trí 
Nhàn Thiền sư trong NĐHN q. 9 ghi: »‡È 
3ï ñt {ÐM ì“. 3 LH  Rã †k Ä ¿ — Nếu 
tôi nói cho ông nghe, sau này ông sẽ mắng 
tôï«. 











2. Trợ từ đặt ở cuối phân câu trước của câu 
phức, thông thường là câu phức giả thiết. 
Tiết Động Sơn Biện Thiền sư trong NĐHN 
q. 9 ghi: »Éí 8š # f3 Ì: 2 & . “Š fñl m 
2£ ‡ HR HH. — Giả sử có ngô được hoàn 
toàn thì vẫn bị Tổ Đạt-ma cười cho đó«. 





3. Trợ từ đặt ở cuối câu chủ của câu phức, 
thông thường là câu phức giả thiết, biểu thị 
hành vi động tác đã xảy ra. NĐHN q. 30 
ghỉ: »‡í Š 4` ÍŸ v RH 3 3H Đề nể 2. 

Nếu thấu chẳng được thì ông bị Tổ Phật 


lừa rôi« 

4. Trợ từ đặt ở giữa câu hoặc cuối câu, biểu 
thị ý đặn dò. NĐHN dq. 10 ghi: »Ƒš Zï fñi 
J ® 3 lã f4: — Cần phải ngộ triệt để 
mới được«. NĐHN q. 3 ghi: » {#4 5 ?ñ 

†[ Ñ 4: -— Về sau chớ có đánh mà 
người, nghenl«. 











KHỨ DÃ + +», (k. ng) 

Trợ từ đặt ở cuối câu và dùng cặp với (Bất 
khả) ở đầu câu, biểu thị ý khuyên răn: 
Không nên. NĐHN q. 17 ghi: »4 nƑ # Bi 
HN đằ # % 1l. — Không nên mở mắt mà 
nói mớ«. 

















KHỨ LAI THA QUỐC TRẦN 
CẢNH +3 # 4È, BỊ J#È 3# 

Nghĩa là lìa bỏ cố hương của mình mà lưu 
lạc tha phương. Thiền tông dùng cụm từ 
này để dụ cho việc bỏ lìa tự tâm mà hướng 
ngoại cầu Phật. 


KHỨ TẠI + # (k. ng) 

Trợ từ cuối câu, biểu thị hành động tất sẽ 
phát sinh, mang tính báo trước sự việc sắp 
xảy ra. NĐHN q. 11 ghi: »ïg # HỊ f4 ñL 
{E 3 #:. — Gã này về sau ắt sẽ làm 
loạn«. 

Thông thường »khứ tại« được đặt ở cuối 
câu và dùng cặp với trợ từ biểu thị thời 
gian như: dĩ hậu (về sau), tha thời hậu nhật 
(mai kia mốt nọ), tam thập niên hậu (30 
năm sau), hướng hậu (về sau)... 








KHỨ TỰU + 3# 

1. Hành vị cử chỉ, ý tưởng tình niệm, hàm 
nghĩa chê bai. án Môn đưẾng lục q. 
thượng ghi: »MÍ # — Ñ# J§ . 1 *# H JH 
4l Zš ĐÄï. 2E ÍỶ TH DT ÀÍ HH e HÀ PÈ HỤ 
+ Jl W3. #Ÿ 8 fhk f th 



































383 


KHỬ NIÊM GIẢI PHƯỢC 3# äï ## #® 




















I€ Ẩ đi l4 đệ EÁ tên Ha SE BR T TH 
„ -Ƒ #§ đị HH ÿU Ñll 4 R} HH. TE 
là St BẦ. tế HH 4T ME. TP TEIE 

# Ất 1? lÑl 2:.. — Có một bọn giống như 
kẻ rảnh rang, dụm đâu lặp lại lời người 
xưa, dùng ý thức ghi nhớ, vọng tưởng đoán 
mò, nói ta đã hội Phật pháp rồi; cứ nói dây 
dựa, tùy thích qua ngày. Có kẻ cho rằng 
chưa phải, nên đi ngàn muôn dặm bỏ cả 
cha mẹ sư trưởng để thực hiện ý tưởng 
này. Cái gã đu phương này, sao mà nôn 
nóng hành cước đến thế!«. 





























W8 tlỆ 
ý XE 



































2. Quy củ, lễ độ. Văn Ích ngữ lục ghi: »fï 




























































































— ẤT #í Bỗ 32 HỊị X #È l& . ÍT # IHỊ fb 
llJ IEỆ , 3X HỊ 2: ÍT7 ñ 2 & %. đ 
Ù} HỆ ƒù? {T # +: Xí Ít ƒh jã 2K EH 
3: H HỆ. 3X HỤ Ất Ÿj. — Có một hành 








giả theo Pháp sư vào điện Phát. Hành giả 
nh nước bọt vào tượng Phật. Pháp Sư 
quở: Hành giả thiếu lễ độ, sao nhỏ nhằm 
Phật. Hành giả đáp: Chỗ nào không có 
Phật hãy đem lại đây cho tôi nhồ. Pháp sư 
không đáp được«. 


KHỬ NIÊM GIẢI PHƯỢC + + # 
Gở niêm mở trói. Thiền tông mượn từ này 
làm thuật ngữ để chỉ cho việc dẹp trừ phiền 
não chấp trước nhằm đạt đến cảnh giới tự 
tại vô ngại. Bài tựa Tam C"áo Lão Nhân 
trong BNL (Đại 48, 139 hạ) ghi: »#? Jủ 7K 



































HI Ứ. Z †E Í H. 4®1#⁄# A š: % 
<. lí | †í X Xí l Z %& Xlb W ® 





! — Nếu thấy nước bảo là biển, cho 
ngón tay là mặt trăng, thì chẳng riêng Đại 
Huệ âu lo, mà Viên Ngộ lại muốn gở niêm 
mở trói cho họl« 


KHƯỚC HOẠT 4ÿ :£ 
Sống lại. Tiết Đầu Tử Đại Đồng Thiền sư 


trong NĐHN q. 5 ghi: »M| lỗ]: 2 ZE JR 














Ä. ñÑMl  Hÿ 0ø fJ? Bữ El: 4 ãE 
‡{ï. ‡1 HW Zl fl|. — Châu (chỉ Hòa 


thượng Triệu Châu) hỏi: Người đã chết đi, 
lục sông lại thì sao? Sự đáp: Chăng cho đi 
đêm, sáng mai phải đên«. 


KHƯỚC QUY 3# iÿ 
Còn gọi: Khước hồi, khước hành, khước 
lai. Trở về. Tiết Giang Tây Mã Tổ trong 



































TĐT q. 14 ghi: »fí DỤ JI| ä = lữ. # 
BN fñỦ /ú ƒ. đk ÑŠ HH IHh 2%: 
4E. HH ÉB R3. X A # H Bị ll 


























7E fÈ — W †ö f‹. - Có Hoàng Tam 
Lang ở Tây Xuyên bảo hai đứa con trai 
theo Mã Tổ xuất gia. Đến một năm kia, hai 
ông tăng trở về thăm nhà. Người lớn vừa 
nhìn thấy hai ông tăng giống in Phật sống 
liên lễ bái.« 


KHƯỚC VẤN 3#: R 

Hỏi lại. Tiết Đạo Nhất, đời thứ 2 đưới Đại 
Giám trong CTTNL q. 1 ghi: »f† ñỗ f 2E 
lã] El: 2K ® Xã fl £ HH 9, Hữ Ñ 
lị EH: #& + Ñ # f] ÈŠ? - Gó vị 
giảng sư đến hỏi rằng: Chẳng hay Thiền 
sư truyền trì pháp gì? Sư hỏi lại rằng: 
Giảng sư truyền trì pháp gì?«. 























KHƯƠNG TĂNG HỘI # 4# $ (thế 
kỷ II) 

Thiền tăng người Giao Châu gốc Khương 
Cư (Sogdiane). Sư mồ côi cha mẹ từ lúc 
mười tuổi. Sau thời kỳ cư tang, sư xuất gia 
chăm học kinh điển, trở thành một tăng sĩ 
nổi danh thời ấy. Sư tính tình chân thật, 
hòa nhã và rất thông minh nên thông hiểu 
tam tạng, lục kinh, toán số, thiên văn, văn 
chương và chính trị. Sư sang Đông Ngô 
tuyên dương Phật pháp trong thời Ngô Tôn 


384 


KÍCH THẠCH HỎA * 2¡ k 





Quyên (229-252 TL). Ngô Tôn Quyền thấy 
sư thi thố nhiều phép lạ lấy làm tín phục, 
xây dựng chùa Kiến Sơ thỉnh sư ở. Từ đấy 
Phật giáo thạnh hành miền Giang Tả. Sư 
phiên dịch nhiều kinh chữ Phạn ra chữ Hán 
như: Lục Độ Kinh tập... , viết bài tựa trong 
kinh An Ban Thủ Ý và biên tập chú sớ các 
kinh khác. Sư tịch vào khoảng niên hiệu 
Thiên Kỷ thứ 4 (280) nhà Ngô. 


KÍCH DƯƠNG #4 3$ 

Kích phát thiền cơ, xiển đương tông chỉ. 
Tiết Thiên Đồng Đàm Hoa Thiền sư trong 
NĐNN q. 27 ghi: »f£ 'Ƒ di. ]Ÿ 3š #ñ % 
J.  Í 2® Bí  MHHỦ,. 3 1H ‡Š 
W. DỊ 3 J§ YL lð , Ðt ii MB. 
1t 4 #2 2{. — Năm 17 tuổi, sư xuất gia ở 
Đông Thiên, ban đầu nương thiên sư Thủy 
Nam Toại, nếm được chút ít pháp vị. Sư 
dạo khắp các nơi, cùng chư lão túc kích 
dương, không ai chẳng khế hợp«. 
























































KÍCH DƯƠNG THÙ XƯỚNG #4 #4 
Ø1 "8 
Kích dương: Kích phát thiền cơ và xiễn 
dương tông chỉ. Thù xướng: Dùng cơ ngữ 
đối đáp qua lại. Tiết Biện nịnh của Hòa 
thượng Quy Vân Bản trong TLBH q. 2 ghi: 
»Äl Z ÄÑ TE ft BỊ 2 M W để BỊ. bử 
Jš 5ã B# #4 ["] Hồ 3ƒ Äá HỊ ñã Ä 4 l\ 17 
m HỆLu. ĐỈ ĐE hư ññ HH íí e — Như Thị 
lang Dương Đại Niên, Đồ úy Lý Hòa Văn 
được thấy các vị thiên sư như: Quảng Huệ 
Liễn, Thạch Môn Thông và Từ Minh. Việc 
khích lệ thiên cơ, xiến dương tông chỉ và 
dùng cơ ngữ đối đáp qua lại. Các việc này 
còn thấy chép trong các sách thiên«. 
































KÍCH HUẤN ** ?I 
Khải phát, giáo dục. »Hoằng Nhẫn truyện« 


trong TCTT q. 8 ghi: »(Đạo Tín thiền sư) 
cụ cáo sở thân, dụ chi xuất gia. Phụ mẫu 
hân nhiên, nãi viết: Thiền sư Phật pháp đại 
long, quang bị viễn nhĩ, truy môn tuấn tú, 
quy giả như vân. Khởi y (chỉ thiếu niên 
Hoằng Nhẫn) tiểu ngốc, na kham kích 
huấn? Nhược thùy hư thọ, cố vô lưu lận. — 
Thiên sư Đạo Tín bày tỏ với cha mẹ sư (chỉ 
Hoằng Nhẫn lúc thiếu niên) xin cho xuất 
gia. Cha mẹ sư vui mừng nói: Thiển sư 
Phật pháp cao thâm, tiếng tăm khắp gân 
xa, là bậc tuấn tú trong cửa thiên, người 
quy y nhiễu vô số. Con tôi còn nhỏ dại ngu 
sỉ chắc khó giáo dục? Nếu ngài xót thương 
thu nhận thì có nhiên chúng tôi không tiếc 
rẻ giữ lại. « 


KÍCH NGANG #4 #% 


Kích phát thiền cơ, xiếển dương tông chỉ. 
Tiết Pháp Luân Ứng Đoan TẾ, Sư trong 
NĐHN q. 18 ghi: »®© # J# , 3š YJH 2} 
JŠ . j Z8 Ỳ Hì. — Sư đến Vân Cư, gặp 
lục Linh Nguyên phán tòa, vì chúng kích 
phát thiên cơ, xiến dương tông chỉ«. 





KÍCH THẠCH HỎA # £ X. 


Lửa nháng. Lửa này do đập 2 viên đá vào 
nhau chỉ lóe lên rồi mất rất nhanh. Thiền 
tông dùng từ này để chỉ cho trong khoảng 
thời gian rất ngăn (sát-na) diệt được tư lự 
phân biệt, tức chỉ cho người căn cơ rất lanh 
lợi. Tắc 5, Bích Nham lục (Đại 48, 145 
trung) ghi: »“F Øï J C J1 f§ JHÍ1W. 
lũ ƒ 1H). Hộ Z8 |HC # lŠ 4ñ 2k )‹ 
ƒ ‡Ã ñä 34 4 RR HS . — Đầu trâu mắt 
(Dường như điện chớp, trượt qua mắt rồi). 
Đầu ngựa về (Như lửa nháng), gương Tào 
Khê trong suốt chẳng nhơ«. 








385 


KÍCH TIẾT LỤC ## 8ñ ‡$# 





KÍCH TIẾT LỤC 3# #ÿ # 

Còn gọi: Phật Quả Kích Tiết lục, Viên Ngộ 
Kích Tiết lục. Lục, 2 quyền, do Tuyết Đậu 
Trọng Hiển niêm cổ vào đời Tổng, Viên 
Ngộ Khắc Cần kích tiết, được xếp vào Tực 
Tạng kinh tập 117, trang 449. Nội dung 
chính là Viên Ngộ bình xướng về 100 cổ 
tắc đã được Tuyết Đậu Trọng Hiển niêm 
đề trước đó, hình thức của nó giống như 
Bích Nham lục. Chỗ gọi răng Kích Tiết, 
tức nói đối lại với Niêm Cổ, nghĩa là trong 
lúc kích tiết (gõ nhịp) thì khiến cho người 
ta bất giác múa tay huơ chân. 


KIM ÂM + # (1614-1661) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tăng, tự Phạm 
Âm, em họ của Hàm Thị, người xứ Nam 
Hùng, Quảng Đông. Do Hàm Thị truyền 
trao tâm pháp, đời thứ 35 hệ Thanh 
Nguyên. Trụ trì chùa Hải Vân ở Phiên 
Ngu. 


KIM BẤT BÁC KIM + % †ÿ + 

Không cần đem vàng để đổi vàng, dụ chỉ 
chăng làm việc vô nghĩa, uông công. 
Hoằng Trí quảng lục q. 4 ghi: » l- 3“: 7K 


















































#®t*› ® £ l8 ®. HK + lEK. 
4h SHH+b.: 8Í Jj# &Ã. 4 B TR là 
nñH v HỆ W 2% 7 7? 3X 3® 44 Ø lễ l 
RE v frị Tí Ÿ Hh TE đổ ŸR s — Sư thượng 





đường: Nước chẳng rửa nước, vàng chẳng 
đổi vàng, mắt chẳng thể thấy mắt, tâm 
chẳng thể dụng tâm. Người có khả năng 
như thế, chẳng rơi vào căn, cảnh, thức; 
đâu dính đến quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Trong mê chọt gặp Tổ Đạt-ma, đâu từng 
chỉ cất ngôi chùa«. 


KIM BÍCH 4- # (1612-1671) 
Thiên tăng đời Minh, họ Ôn, tự Nhẫn Kim, 


người xứ Bảo An, Quảng Đông, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Hàm Thị chùa 
Hải Tràng, Quảng Châu, đời thứ 35 hệ 
Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Hải Vân. 


KIM BIỆN 2 #‡ (-1697) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Mạch, tự Lạc 
Thuyết, người xứ Phiên Ngung (nay là 
Quảng Châu), Trung Quốc. Từng học khoa 
cử theo Lương Chi Bội, rất nổi tiếng về 
văn chương. Sau khi Bội vào đạo, thường 
đem thiền lý sách Phật đề dẫn dắt khiến sư 
có tỉnh. Nhân theo tăng hành cước đến Lô 
Sơn, tham vấn thiền sư Thiên Nhiên Thị. 
Năm 1660 thụ giới Cụ túc ở Lôi Phong. Sư 
huynh của sư là Kim Thích mở thiền viện 
Đan Hà đón thiền sư Thị về khai sáng pháp 
tịch, Kim Biện đi theo giúp sức và nối 
pháp Ngài, thuộc tông Tào Động. Tác 
phâm: Từ Hội ngữ lục, Phạm Võng Kinh 
Chủ Sở. 


KIM CANG + ñỊ 


1. Vốn có nghĩa là 1 loại đá quý, thường 
dùng để hình dung một vật cứng rắn đặc 
biệt. Thư Đáp Trịnh Côn Nham Trung 
Thừa trong HSLNMDT q. I ghi: »ì 3# 2> llJ 
#ï Mr. 1 EÈ — DỊ #J ‹ —- Cẩm chày báu 
Kim cang, đập tan tắt cả vật. 

2. Hộ pháp thiện thần trong thần thoại Phật 
giáo. Tiết Dương Kỳ Phương Hội Thiền sư 
trong NĐHN q. 19 ghi: »Jj§ HỆ [li _L: H2 3$ 
3#. 2 MỊ| lMỊ Ƒ ÿ§ th lít. — Trên đảnh 
Na Tra nuốt chùy sắt, dưới chân Hộ pháp 
máu chảy ra«. 












































KIM CANG ĐỊNH + ñ &# 

Còn gọi: Kim cang tam-muội. Thiền định 
thuộc giai đoạn cuối cùng trong lộ trình tu 
tập của Bồ tát, đoạn trừ phiền não cực kỷ 


386 


KIM CANG QUYỂN + lj| Ei 





vi tế. Sau định này là tiến vào quả vị Phật. 
Đàm Thối truyện Sim, TCTT q. 8 ghi: »3ữ 
Hý 3E ?# tị, Ếy Hệ ÿúN ñ. ®#  HỊ 
2È v HH | ÑÍÙ‹ — Xà; điển trong Chung 
Nam Sơn, đoạn trừ các lậu tập, nuôi 
dưỡng Kim Cang Định, tiến vào quả vị 
Phát. 

















KIM CANG HUỆ + ` BỊ $: 

Trí huệ giải trừ chấp trước, liễu ngộ thật 
tướng. Bài Đốn ngộ Vô sinh Bát-nhã tụng 
trong Thần Hội Di tập q. 4 ghi: »wb 'H 2. 














UV Rl#‡»š 5: XI X.® 
lll| Sĩ . — Diệu trong điệu tức diệu pháp 


thán, trời trong trời là Kim cang huệc. 


KIM CANG KIẾM 2 > BỊ] 2 

Gọi đủ: Kim Cang Vương Bảo Kiếm. 
Kiếm báu rất bén, dụ chỉ khi tham thiền 
được triệt ngộ thì vận dụng thiền cơ một 
cách tự tại, không chướng ngại. Như Tịnh 








ngữ lục q. thượng ghi: » [: 3# 2N X: #Ñ 
&Ê Ø#.. 2 MMỊ ØJ. # ƒ lí ƒ. D1 3 























À Bầ. TE 2% f§ J# 4E lệ jŸ. TH ìl 
HH, HH 3: Má. — Sư thượng đường, dạy 
chúng: Bánh nhân sắt, kiếm Kim Cang. 
Nuốit xong, chém xong, đem mạng sóng để 
nghiệm. Bậc tác gia cùng đưa ra như thế, 
vượt qua Phật T: ổ cảng rực rõ«. 





KIM CANG KINH + 
Gọi đủ: Kữn Cang Bảtnhã Ba-la-mật 
Kinh. Kinh, 1 quyền, do Phật Thích-ca- 
mâu-mI thuyết, được xếp vào Đại Chính 
Tạng tập 8, trang 748. Toản kinh có trên 
5.200 chữ, trước sau có 6 bản dịch từ Phạn 
sang Hán và bản của Cưu-ma-la-thập là 
thông dụng hơn cả. Nội dung tuyên thuyết 
tất cả sự vật trong thế giới đều hư huyễn 
chăng thật. Cái gọi là thực tướng tức là 


Bì & 


chăng phải tướng, cho răng nên lìa tất cả 
tướng và »vô sở trụ« (không dính mắc vào 
đâu cả) tức đối với thế giới hiện thực 
chăng nên chấp trước hoặc lưu luyến. 

Tổ Huệ Năng-đại biểu của Thiền đốn ngộ 
phương Nam-tôn thờ Kinh Kim Cang làm 
tông, nên tư tưởng chủ yếu của Huệ Năng 
được biểu hiện trong Đàn Kinh chính là 
pháp Ma-ha Bát-nhã. Vô Tướng Giới được 
Tổ nói, có xuất xứ từ »Vô ngã tướng, nhân 
tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng« 
trong Kinh Kim Cang. Thiền pháp của Huệ 
Năng lấy định huệ làm gốc, chính là từ câu 
»Vô sở trụ sinh kỳ tâm« của Kinh Kim 
Cang mà Ngài ngộ được rồi phát huy thành 
ý chỉ của Định huệ đăng học. Có thể nói 
rằng »Kim Cang Kinh« trực tiếp ảnh 
hưởng đến sự hình thành tư tưởng Thiền 
tông 

KIM CANG NHÃN TÌNH + ñỊ !# 
Bữ 


Con mắt trí huệ của người đã ngộ. Pháp 
nhãn. Njw Tịnh ngữ lục q. bề nụ »E 





























3: RW †T Hể Z# j3 #J #Jv H MỊ Ä Hh 
Ai lố Me ñi 'h bm f# 4 HỊ| HR . “E ZE 
ftị Ế' fí #S Ji s « 
»S n8 7E đường: 


Trời mưa hư không khô không khốc 

Ban ngày mặt đất tối như bưng 

Trong đây mở được con mắt huệ 

Sinh tử đâu từng có mối manh (nào 
khác) ?«. 


KIM CANG QUYỂN + El| EỊ 

Còn gọi: Kim quyền. Vòng kim cang. 
Thiền tông dùng từ này để chỉ cơ ngữ nhà 
thiền. Tiết Dục Vương Đức Quang Thiền 
sư trong NĐHN q. 20 ghi: » [- 3: lỊ #Ÿ 
liiế. #4 — ## =‹¿ Nữ Mso, ñ 

















7Ù 





387 


KIM CHIẾU 2 Ỳ# (1620-1696) 











bôi J\Ô. 4E — P. XS: ÝYề. 





























H jš 3⁄2 £ hỊl |. #? 5 # i# J§ &# H 
Jš Ñ? — Sư thượng đường nói: Nghe 


tiếng ngộ đạo, chẳng phải thiên pháp, thấy 
sắc minh tâm, thật là lẫm lẫn, một con 
đường sóng, còn ở giữa đường. Hãy nói kẻ 
thấu suốt cơ ngữ nhà thiên, công án của 
người xưa là người nảo?« X. Lật Cức 
Bồng. 


KIM CHIỂU 2` # (1620-1696) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tẳằng, tên Vĩ, tự 
Tử Chiêu, người xứ Nam hùng, Quảng 
Đông, Trung Quốc. Được người bác là 
ngài Hàm Thị truyền pháp, đời thứ 35 hệ 
Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Hải Vân. 


KIM CHỬ 2 ‡# (1620-1690) 

Thiền tăng đời Minh, họ Phan, tự Ký Nhữ, 
người xứ Tân Hội, Quảng Đông, Trung 
Quốc. Nói pháp Thiền sư Hàm Thị, đời thứ 
35 hệ Thanh Nguyên, sư thiết đàn hoằng 
pháp tại núi Tây Triều. 


KIM DIỆU 2` Z# (1615-1678) 

Thiền tăng đời Minh, họ Dương, tự Thạch 
Giám, người xứ Tân Hội, Quảng Đông. 
Nói pháp Thiền sư Hàm Thị, đời thứ 35 hệ 
Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Thê Hiền. Tác 
phẩm: Tích Phong thi cáo. 


KIM ĐỊA + 3#, 

Cõi Phật, chùa Phật. Tiết Tây Thiền Thủ 
Tịnh Thiền sư trong NĐHN dq. 20 ghi: »3# 
4š #ế 36 Â HÙ lế JÍ T. #1! ñ ìL l Hỗ 
Rhì U. — Tiếc rằng, vậy tay từ giã cõi 
Phật Định Quang, ngài Trí Giả ở Giang 
Lăng thâm gật đâu«. 


H 











KIM HOA THIÊN NINH TỰ + # 


x##* 

Bờ bắc sông Vụ Giang, thành phố Kim 
Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tên 
cũ là »Đại Tạng Viện«, sáng lập vảo 
khoảng niên hiệu Đại Trung Tường Phù 
(1008-1016) đời Tống, khoảng niên hiệu 
Chính Hòa (IIII-III7) ban cho tên 
»Thiên Ninh Vạn Thọ Thiền Tự«. Niên 
hiệu Diên Hựu thứ 5 (1318) đời Nguyên 
xây cất lại. Khoảng niên hiệu Chính Thống 
(1436-1449) đời Minh từng tu sửa. Năm 
1979 lại tu sửa toàn diện. Hiện còn một tòa 
đại điện mái đơn đỉnh yết sơn, rộng lớn ba 
gian, kết câu súc tích, tỉ lệ cân xứng. Trong 
chùa có một cái chuông đồng lớn đúc vào 
niên hiệu Kiến Viêm thứ 2 (1128) đời 
Tống. 


KIM KINH BÍ TẠNG + #£ 4 z8, 

Chỉ cho kinh điển quý báu của Phật giáo. 
Đàm Thối truyện trong TCTT q. 8 ghi: »fJ 
Ññ HE. iMUAb 26, $  Đ jñB . 
—Hằñm. TMljW 3. IU À ế YẼ 
ÌH. — Sư tiết thảo xuất trần, làm mẫu 
mực cho mọi người, đọc tụng kinh điển quý 
báu của Phật giáo mỗi ngày cả vạn lời, 
không kề năm tháng nên thông suốt kinh 
điển«. 











KIM LAN + Z8 

Gọi đủ: Ca sa kim lan. Pháp Diễn ngữ lục 
q. trung ghi: »H[ #f Jä| ỦM 3š: TH: tý 
% dị 2} .v JmỊ fủ fị J? — A-nan hỏi 
ngài Ca-diếp: Đức Thế Tôn ngoài việc 
truyền ca-sa kim lan, còn truyền vật gì 
khác không?«. 








KIM LĂNG PHẠM SÁT CHÍ + 
3*k | & 


Chí, 53 quyền, do Cát Dần Lượng soạn vào 


388 


KIM LŨ + ## = KIM THẰNG+ #ñ 





đời Minh, được xếp vào Trung Quốc Phật 
Tự Sử Chí Vựng San tập I. Sách này ghi 
lại 172 ngôi chùa lớn, trung, nhỏ và 15 
ngôi chùa bị hư hoại, phỏng theo Lạc 
Dương Già Lam Ký nhưng thể lệ có chỗ 
chăng đồng, chăng những kể về tự viện mà 
còn kế cả đền miếu. Quyền đầu có: Ngự 
Chế tập, Khâm lục tập, từ quyền 3 bắt đầu 
kế về các chùa. Quyền thứ 49 là Nam Tạng 
mục lục. Từ quyên 50, bắt đầu ghi chép 
mọi phí tôn về việc công, tải sản của chùa. 
Phần sau phụ lục về thơ văn. Sách này 
được sưu tập đầy đủ, thể lệ nghiêm cân, là 
tư liệu quan trọng để nghiên cứu về tự viện 
Phật giáo ở Nam Kinh thời cổ đại. Có bản 
ấn hành của Tăng Lục Ty ở Nam Kinh vào 
niên hiệu Vạn Lịch thứ 35 (1607) đời 
Minh. Vào niên hiệu Thiên Khải thứ 7 
(1627), còn In thêm lời tựa. 


KIM LIÊN TỊCH TRUYỂN 4 # #& 
4# (1745-1816) 

Thiền tăng đời Nguyễn Tây Sơn, thuộc 
tông Lâm Tế đời thứ 4l. Sư quê ở thôn 
Trình Viên huyện Thượng Phúc, Việt 
Nam. Đến năm Bính Tý niên hiệu Gia 
Long thứ 15 (1816), sư gọi đệ tử lớn là 
Tường Quang đến phó chúc kệ rằng: 

4è Bã X Hù 2L. 1 ñ§ X HÙ 

1 ¡ò XÃ Hh [N. 7 lá #l 5 L' 
»Tâm vi thiên địa tiên 

Thân vi thiên địa hậu 

Thân tâm thiên địa nội 

Tuần hoàn vô cùng đĩ«. 

»Tâm là trước đất trời 

Thân là sau trời đất 

Thân tâm trong đất trời 

Tuân hoàn không cùng tận«. 
Nói xong sư ngôi yên mà tịch, thọ 70 tuổi. 
Môn đệ hỏa táng, xây tháp tôn thờ. Theo: 
































Thiên sư Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


KIM LIÊN TỰ + # 3 

Chùa nằm trên một doi đất bằng phẳng 
trong làng Nghi Tàm, xã Quảng An, huyện 
Từ Liêm, Hà Nội. Bao quanh đất chùa là 
gương nước Hồ Tây trong xanh. Thời Lý, 
nơi đây là trại Tàm Tang (trồng dâu, nuôi 
tằm) của vua Lý Thần Tông lập ra cho 
Công chúa Từ Hoa. Sau khi Công chúa qua 
đời, trên nền cũ của cung điện dựng lên 
một ngôi chùa. Sang đời Trần, chùa mang 
tên là Đống Long. Đến đời Hậu Lê chùa có 
tên là Đại BI. Vào năm I771 chùa được 
trùng tu và mang tên chữ là Kim Liên Tự. 
Ngôi chùa hiện nay là di sản nghệ thuật 
kiến trúc thời Tây Sơn (1792). Chùa được 
bồ cục đối xứng theo một trục từ Tam quan 
đến nhà Tổ, mặt bằng gọn đẹp. Từ Tam 
quan đi qua một khoảng sân dẫn vào ba 
nếp chùa xếp song song theo hình chữ tam 
(=). Nếp ngoài là chùa Hạ, nếp giữa là 
chùa Trung, hai nếp nhà này quay mặt về 
hướng tây. Riêng chùa Thượng quay mặt 
về hướng đông. Mái chùa lợp ngói, cấu 
trúc hai tầng theo kiểu chồng diêm. Mỗi 
nếp tám mái, có tám tàu đao hình rồng uốn 
cong. Chân cột kê trên đá tảng chạm hình 
hoa sen cách điệu. Trong chùa có nhiều 
tượng đẹp như: Văn-thù, Xá-lợi, Tôn Ngộ 
Không, Chúa Trịnh... Theo: VHVNTH 
1989-1995. 


KIM LŨ  # = KIM THẰNG # 
Sợi tơ vàng = Sợi dây vàng. Hình ảnh 
tượng trưng cho đạo Phật. Lý Bạch trong 
bài Xuân nhật quy sơn có câu: »4> #Ñ. bị 
ñ l — Đạo Phật mở ra con đường giác 
ngộ«. 




















389 


KIM MA * Ƒ§ (1629-1702) 





KIM MA + # (1629-1702) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tẳng, tên Tông, 
tự Ha Diễn, con của Hàm Thị, người xứ 
Nam Hùng, Quảng Đông, Trung Quốc. 
Đắc pháp nơi cha mình, đời thứ 35 hệ 
Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Hải Vân ở Lôi 
Phong. Tác phẩm: Hạc Minh Ha Diễn tạp 
lục. 


KIM MAO + £, 








anh truyền pháp, đời thứ 35 hệ Thanh 
Nguyên. Trụ trì chùa Quang Hiếu. Có ngữ 
lục và thi tập truyền lại đời. 


KIM SA ĐỌA NHÃN TRUNG “+ ‡} 
Hễ fE 'Ƒ 

Mạt vàng rơi trong mắt. Dụ chỉ lý thuyết 
về Phật pháp đối với thiền ngộ phần lớn là 
dư, thậm chí nó còn có chỗ chướng ngại. 
Tiết Hòa Bích thư ký trong MANL ghi: 














































































































Gọi đủ: Kửn mao sư tứ. Sư tử lông vàng, #Š ñl fl “š 4 ft 
chỉ cho đức Phật. Tiết Tri phủ Cát Đàm Cư ZÈ ññ #t ÚÈ ôl| #É ?£ 
sĩ trong NĐHN dq. 20 ghi: »%# #Ä # HH,  # #$ #f Ú} lỗ ñÍ f7 
ĐI HH: x0 04120761161 TK # f4 Â Èb Eỗ ñR " 
Hi !Ù 2# 7U. Bã l4  *H fSl §M  , Bƒ »Trịch kiếm huy không bất trụ không 
1È A 4> % fl. — Ông bỗng nhiên Không luân vô tích kiếm vô phong 





đốn ngộ, làm tụng rằng: ›Phi tâm phi Phật 
Cũng phi vật, trước lầu Ngũ Phụng núi cao 
ngất. Ti O8 năng mùa xuân tươi chợt lộn 
nhào, chôn hoang nhảy vào hang Sư tử«. 


KIM NHIỄM 2` +# (1618-1688) 

Thiền ni đời Minh, họ Tằng, tự Lai Cơ, em 
gái của Hàm Thị, người xứ Nam Hùng, 
Quảng Đông, Trung Quốc. Cô được anh 
truyền pháp, đời thứ 35 hệ Thanh Nguyên. 
Trụ trì am Vô Trước. Tác phâm: Lai Cơ 
pháp ngữ, Vô Trước tập. 


KIM NHIẾP 2` 3š (1619-1686) 

Thiền tăng đời Minh, họ Thôi, tự Quảng 
Từ, hiệu Sào Vân, người xứ Phiên Ngu, 
Quảng Đông, Trung Quốc. Nồi pháp Thiền 
sư Hàm Thị, đời thứ 35 hệ Thanh Nguyên. 
Tác phâm: Sào Vân di cảo. 


KIM OẢN + ## (1612-1690) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tẳng, tên Khởi 
Vân, em trai của Hàm Thị, người xứ Nam 
Hùng, Quảng Đông, Trung Quốc. Được 


Vô phong vô tích bằng thùy hội? 

Hội đắc kim sa đọa nhãn trung«. 

»ÄMúa kiếm trong không chăng trụ không 
Vốn không bén nhọn, không vét rồi 
Không nhọn không vết làm sao hội? 

Hội được cũng là chướng ngại thôil«. 


KIM SÍ + 3# 

Tức Kim sí điều, loài chim đại bảng cánh 
vàng rất lớn trong thần thoại Phật giáo, 
lông cánh màu vàng, hai cánh giương ra 
đài hàng trăm vạn dặm, bắt rồng làm thức 
ăn. Đàm Thối truyện trong TCTT q. § ghi: 
»á> ÿH 4% f 3S XH. 7ï Él ẤM 4k 1 h. 
— Kim sí chẳng ăn các loài khác, Đề Thích 
không ở chung với quj«. 









































KIM SÍ ĐIỂU CHÚA + ‡# + 

Tức Kim sí điều vương, con mạnh nhất, to 
nhất trong loài đại bàng cánh vàng. Tiết 
Thái Bình Phật Giám Cần Thiền sư trong 
GTPĐL q. 25 ghi: »ÄX ZI 1t 3. ñÚủ lñi 

















TH. Kññ DHỨ. dt & KÌB. ñỊỊ 
3H R§ 3: À BỊ lặ k⁄. 5 Bq 3 











390 


KIM SƠN TỰ $ 1l: 








ìR. BH ñÊ #¿ lR Hš 2 # Z HH. 
1H. E1 HỆ 2 fầ ¿ — ÄMuốn biết việc ấy, 
tận mặt trình nhau, trước khi chưa nói 
cũng đã vượt qua rồi. Như Kim sí điểu 
chúa vào biển lớn A-lw, quạt cánh rễ nước 
biển, bắt rồng để ăn thịt. Trong khoảng 
nháy mắt đã vùi thân mắt mạng«. 


























KIM SƠN CHÍ LƯỢC + +h; & s- 
Còn gọi: Kim Sơn Long Du Thiên Tự Chí 
Lược. Chí, 4 quyền, do Hạnh Hải biên soạn 
vào đời Thanh, được xếp vào »Irung Quốc 
Phật Tự Sử Chí Vựng San« tập I. Vào 
khoảng niên hiệu Thuận Trị (1644-1661) 
đời Thanh, Hạnh Hải nhậm chức Trụ trì 
chùa Kim Sơn và ở đấy hơn 30 năm. Trong 
những lúc rồi rãnh, sư biên tập chí lược, 
đem pháp mạch Thiền tông nhiều đời và 
phong cách thanh cao siêu thoát của các 
danh hiền đạt sĩ biên chép lại thành sách. 
Nội dung gồm có hơn 10 loại: Sơn đồ, 
Hình thắng, Kiến trí, Tổ đường pháp hệ, 
Ký, Kỷ du, Bi, Phú, Sắc thư, Cao tăng, 
Thi... Sách này có bản ảnh ấn vào năm 
1936. Người đời gọi là »Hạnh Hải Kim 
Sơn Chí« để phân biệt với các quyên chí 
khác. 


KIM SƠN TỰ # +› Ÿ 

Chùa nằm trên đỉnh núi Kim Sơn (do núi 
mà có tên), ở phía tây bắc thành phố Trấn 
Giang tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Kim 
Sơn vốn tên là Phù Ngọc Sơn, tương 
truyền vào đời Đường có Hòa thượng Pháp 
Hải khai núi lập chùa gặp được vàng nên 
đặt tên núi là Kim Sơn. Chùa được bắt đầu 
xây dựng vào đời Đông Tấn, vốn có tên 
»Irạch Tâm Tự«, vào niên hiệu Thiên 
Giảm thứ 4 (505) thời Lương thuộc Nam 
Triều, ở chùa này có thiết lập Thủy lục đạo 


tràng. Đời Đường đổi tên là Kim Sơn Tự. 
Đời Tống, khoảng năm 1008-1016, Tống 
Chân Tông nằm mộng thấy đến chùa Kim 
Sơn nên đổi tên là Long Du Tự. Năm 
1114, vua xuống chiếu đổi làm Đạo quán, 
nhưng ít lâu sau phục hồi làm chùa Phật. 
Đời Đường, Tống là thời kỳ cực thịnh của 
chùa này, chư tăng nội trú trong chùa có 
trên 3. 000 vị; các vị cao tăng trụ trì như: 
Đàm Dĩnh, Hoài Hiền, Phật Án Liễu 
Nguyên, Nghĩa Thiên, Viên Ngộ Khắc 
Cần, Thiện Ninh Liễu Tâm. Thi nhân đời 
Đường có rất nhiều người đề vịnh chùa 
này, như bài Đề Kim Sơn Tự của Trương 
Hưựu như sau: 

»Một tối lên chùa núi 

Kim Sơn sóng nước vậy 

Sư về thuyên sáng nguyệt 

Rông hiện công vờn mây 

Sóng chảy cây nhòa trắng 

Bờ xa chuông vọng đải 

Lợi danh buôn thế thái 

Mê mệt trọn ngày say«. 

(Cao Tự Thanh dịch.) 

Năm 1687, vua Khang Hy tuần du phương 
Nam, đổi tên chùa là Giang Thiên Thiền 
Tự, nhưng người đời vẫn gọi là Kim Sơn 
Tự. Vào đời Thanh, chùa này và chùa Cao 
Mân, chùa Thiên Ninh được gọi là 3 ngôi 
đại tòng lâm của tông Lâm Tế, riêng Kim 
Sơn Tự là danh thắng bậc nhất Giang Nam. 
Chùa có bố cục tỉnh xảo: Trên lầu có lầu, 
ngoài lầu có gác, trong gác có đình. Mỗi tổ 
kiến trúc đã tự thành hệ thống lại liền lạc 
lẫn nhau, rất là đặc sắc. Trong chùa còn cất 
giữ ngọc đái của Tô Đông Pha lưu tặng 
Thiền sư Phật Ấn, trên mặt có kết 20 viên 
bạch ngọc hình trạng khác nhau, vật này 
được xem là quốc bảo. 


391 


KIM SƯ 2 ññ 





KIM SƯ # ñ£ 

Thợ kim hoàn. Tiết »Tín Tướng Tông Hiển 
Thiền sư« trong NĐHN dq. 18 ghi: »Íf IÌI 
lữ — he #. lữ $ HỊỤ ÉM Í†. — 
Ngưỡng Sơn mang một thoi vàng ra để trả 
tiền công cho người thợ kim hoàn«. 














KIM THÍCH 2` #Ÿ (1614-1680) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Kim, tên Tính 
Nhân, còn gọi Điềm Nhân, tự Đạm Qui, 
hiệu Cam Giá Sinh, Mao Bình nạp tăng, Tá 
Sơn dã nạp, đỗ tiến sĩ khoảng niên hiệu 
Sùng Trinh (1628-1643) đời Minh. Sau khi 
nhà Minh mắt, liền xuất gia làm tăng, tham 
vấn Thiền sư Thiên Nhiên Thị và nối pháp 
ngải thuộc tông Tào Động. Sư mặc áo thô, 
ăn rau cỏ, chân chính thoát tục. Đầu tiên sư 
ở thiền viện Đan Hà. Niên hiệu Khang Hy 
thứ 17 (1678) sư cất am ở Bình Hồ (nay 
thuộc Chiết Giang). Mùa thu năm 1680, sư 
ngồi ngay ngắn nói kệ rồi thị tịch. Đệ tử 
xây tháp thờ xá-lợi sư ở Lô Sơn. Tác 
phâm: Biến Hành Đường Chính Tục tập. 


KIM TIẾT NHÃN TRUNG Ế + #8 
ñK +? 5Ÿ 


Gọi đủ: Kim tiết tuy quý, lạc nhãn thành ế. 
Mạt vàng, tuy quý, rơi vào mắt cũng thành 
bệnh. Tiết Long Tuyền Mạn Thiền sư 













































































thiển nói diệu? Đúng là mạt vàng tuy quỷ, 
Song rơi vào mắt cũng thành bệnh, hạt 
châu trong chéo áo dính bụi. Thứ hỏi phủúi 
bụi, lấy mạt ra được là người nào?«. 


NHÃN LÝ 
† BÉ 


KIM TIẾT TUY QUÝ, 
TRƯỚC BẤT ĐẮC 4 # 8 # 
3 £ # 


Mạt vàng tuy quý nhưng con mắt không 
dung chứa được. Tiết Bảo Phúc Hòa 
thượng trong TĐT q. 11 ghi: »4 #j ?W J# 
Mt ñ. HR Số ®f. 5 0ð šŠ lR 
3ˆ 1 — Mạt vàng mạt bạc tuy quý, nhưng 
con mắt thịt không dung chứa được, huống 
là con mắt pháp!«. 






































KIM TÚC NHƯ LAI % # +z #- 


Theo truyền thuyết, tiền thân của cư sĩ 
Duy-ma-cật là Kim Túc Như Lai. Chương 
Chiêu Hóa Thiền sư trong CĐTĐL q. 20 
ghi: »jñ]: ÁÈ P§ 7 4 l 4 5E 1H 2? 
ñj EH: . H: TÌj. 
#®? FMr‡#4? ñữEI: Ít 3%: Á ®. 
Hỏi: Duy-ma đâu N phải là Kim Túc 
Như Lai? Sư đáp: Phải. Tăng nói: VÌ sao 
lại dự pháp hội của đúc Thích-ca đề nghe 
pháp? Sư đáp: Bởi ông ta chẳng tranh 
nhân ngã«. 





















































trong NĐHN q. 17 ghi: » [- 3# 3š #8. H 

J1 El: 3 § nh ® j 3% 2 Tự À bất 

Ø>„ 2E HỤJE. th EM jeit. KHMTƯHÀNG # #7 

$J MW 2E tị. Đ bl Z w 5| ll . ñ #} Giới quan lại. Tiết Tả Thừa Phạm Sung Cư 
ñM 24 ø IE x¿ 4 Jí HR 'H Bj. & #2 sĩtrong NĐHN q. 18 ghi: »i8 [BỊ li ñZ SZ 
+ E. H lf hồ # H jäm. & HH HH, Ã #6 Fl: #ÍT ế ế . Bễ 











JÊ Ñ? — Sư thượng PEÊA chúng tụ hội, 
sư liễn nói: Chỉ thể ấy nên giải tán đi, mới 
thật là yếu diệu. Mặc dù nh thể, sớm đã 
không gió mà nói sóng rồi, đã đóng định 
trong hư không rồi, huồng là dây dưa bàn 








# ®#Íir1†, 23 JW 3i fl Èã.. - Ông 
qua chùa Viên Thông, yết kiến thiên sư 
Mân, khi mãn tiệc trà, ông nói: Tôi sắp già 
rồi lại còn mắt kẹt trong giới quan lại nên 
cách việc này hơi xa«. 





392 


KINH SƯ £# 





KIM TRẠM + # (1613-1677) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lý, tự Hải Vân, 
người xứ Tam Thủy, Quảng Đông, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Hàm Thị, đời thứ 
35 hệ Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Hải 
Vân. 


KIM VÔ 34- & (1633-1681) 

Thiền tăng đời Minh, họ Vạn, tự Trùng 
Mộc, hiệu A Tự, người xứ Phiên Ngu, 
Quảng Đông, Trung Quốc. Nồi pháp Thiền 
sư Hàm Thị, đời thứ 35 hệ Thanh Nguyên. 
Trụ trì chùa Hải Tràng. Tác phẩm: Quang 
Tuyên Đài tập. 


KINH CỨC äj ‡+ 

Gai góc. Thiền tông dùng từ này để tượng 
trưng cho sự gian khổ mà người tu hành 
phải trải qua trong quá trình cầu đạo. Tham 
thiền kệ trong Thiền Tịnh Hợp Yếu của 
Thiền sư Phương Tụ Thành ghi: 

3 X Z5 —. fị fï Mi lễ 
lW F i 4 , 35 llH jj ## 
»Tham thiền đệ nhất 

Hà hữu cố tích 

Phóng hạ hồn thân 

Thấu quá kinh cức«. 
»Pháp tham thiên bậc nhất 
Có gì để nuối tiếc 





























Buông quách cả toàn thân 
Tháu qua rừng gai góc«. 


KINH ĐƯỜNG # # 

Ngôi nhà dùng để gởi kinh sách Phật giáo 
nằm trong khuôn viên tự viện. Tiết Hoàng 
Long Đạo Chấn Thiền sư trong NĐHN dq. 
18 ghi: »Ïli El CÁ Jã lã V, #š {k tt lí , 





























J3 ?. H lW j#  ñÑ Z.. 
⁄Z . Bị HỆ 4 ø. 7È th ?. 5 ĐH 
bú H. Xã X TH ‹ — Sư tự thấy chướng 














ngại nên bỏ đi mà nương ngài Thảo 
Đường, vừa gặp liền khế hợp. Hàng ngày 
sư giữ Tùng Kinh và đọc qua. Một buổi 
chiêu kia, sư nghe tiếng trồng tham vấn 
buổi chiêu, vừa bước ra khỏi Kinh đường, 
ngắng đâu thấy mặt trăng, sư liên đại 
ngộ«. 


KINH LUẬN ## 3# 

Chỉ chung sách vở Phật giáo, hoặc chỉ cho 
tạng Kinh và tạng Luận trong sách vở Phật 
giáo. Lâm TẾ ngữ lục ghi: »lII 1Ì f.. ƒÈ 
H ?#? HỊ tý Jé HẰẰ:ù. 7F ð j3 Ấấ ấR 
SHấj. #6 ý ÑI & Wf IH 3š  ÑÑ Z 
Hủh co — Ngay nhự Sơn tăng ngày trước 
từng lưu tâm vào Luật tạng, cũng từng tìm 
tòi trong Kinh Luận. Về sau mới biết là lời 
nói biểu hiển, là phương thuốc cứu đời«. 























KINH LUẬN GIA ## 3# # 

(Từ mà nhà thiền gọi) những vị tăng tin 
nhận, thực hành, nghiên cứu tu tập theo 
Kinh luận Phật giáo. Lâm Tế ngữ lục ghi: 
»‡š @€ ñn 24. HH — #ñ  Jí Mi HỊ. # 
li f#W Rï j8 ®jÄ4. = 8 E # 
jñ‹ 7Ñ # —= l8 {k. - Theo các Kinh 
Luận gia thì lấy ba thứ thân làm lý cùng 
tột, đại khái theo chỗ thấy của sơn tăng thì 
không như thế, ba loại thân này là danh tự, 
cũng như ba loạï«. 


























KINH NGHIỆP # š 

Dùng kinh Phật làm nội dung của học 
nghiệp. Sửng Khuê truyện trong TCTTT ghi: 
»® 4 TT /\X, #& 3 ñï lM f8 JŸ. - 
Đến năm 18 tuổi, kinh nghiệp của sư phát 
triển trôi chảy rồi được độ«. 


KINH SƯ # 
Vị tăng tỉnh thông tạng kinh, sở trường về 


393 


KINH TẠNG ĐƯỜNG CHỦ 4# ?# # 3: 





tụng giảng kinhvăn. Tiết Dược Sơn Hòa 
thượng trọng ` TĐT q. 4 ghi: »Ãế lñl H #f 
#Œ ll 7E. š4 BÚ H #f šâ Hũ # . ft Bữ 
H Zï #8 Hl #: ‹ - Kinh sư tự có Kinh sư, 
Luận sự tự có Luận sư, Luật sư tự có Luật 
Sư«. 

































































KINH TẠNG ĐƯỜNG CHỦ # 3# 
+ệ: 3 

Tên gọi chức vụ của người trông coi Kinh 
tạng trong Thiền viện. Trên chức Đường 
chủ có chức Tạng chủ, nhưng Tạng chủ 
không ở nơi Tạng điện mà do Đường chủ 
giữ kinh. Ngoài việc quản lý Kinh sách, 
Kinh tạng Đường chủ còn có nhiệm vụ cho 
Tăng chúng mượn kinh sách, cho nên ông 
có mặt thường trực tại Tạng điện. Theo: 
PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


KINH THẾ PHÁP ## + ;⁄ 

Đạo lý dùng để sắp đặt, sửa đổi những việc 
ở thế gian. Tiết Nghệ bien trong NHỌL q. 
29 ghi: »R[l ft ƒb g## ƒš H [H.. ñữ #ế TH 
3%. X5} PA. fL f# ñ! — 
Dù cho Phật ở Trung Quốc, nói đạo lý 
dùng đề sắp đặt, sửa đổi những việc ở thế 
gian cũng đâu hơn được Chu Công và 
Không Tử. 























KÍNH ĐƯỜNG #4 # 
Hiệu của Thiền tăng Pháp Trung sống vào 
đời Minh. X. Pháp Trung. 


KÍNH MÔN ⁄ ?3 

Pháp môn Thiền tông, đề xướng chỉ thăng 
tâm người, ngộ nhập thắng tắt, nên có tên 
gọi này. Kinh = Trực (thắng du, Thần Hội 























truyện trong TCTT q. 8 ghi: »%# # 7ữ lỗ] 
h # ã 2 #. t # ñ E /# Pù 
1#. Hệ # ]H 1E. đï Ki H:‹: - 





Lương Võ Đề đem việc hữu vi để hỏi, Tổ 
Đạt-ma quý trọng việc truyền Kính môn 
tâm yếu, nên cơ giáo trái nhau như nước 
đồ đầu vịt. 


KÍNH SƠN ⁄ +! 


Núi thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, 
nằm cách thành phố Dư Hàng khoảng 
29km về phía tây bắc. Cao chừng 960 mét, 
chu vi độ 29km, nhân có đường tắt thông 
qua núi Thiên Mục nên có tên như thế. 
Bốn mặt có các ngọn núi: Lăng Tiêu, Ngự 
Thọ, Thiên Hiển, Đôi Châu cao vút như 
những ngón tay chỉ thắng lên trời. Dưới 
chân núi có Hưng Thánh Vạn Thọ Thiền 
Tự, là ngôi chùa lớn của tông Lâm Tế. Đầu 
niên hiệu Thiên Bảo (742) đời Đường, có 
Thiền sư Đạo Khâm thuộc tông Ngưu Đầu 
vào núi này cất am để ở, khiến người học 
bốn phương tụ hội. Niên hiệu Đại Lịch thứ 
4 (769), vua Đại Tông kính mộ tính tình 
của sư nên ban cho hiệu »Quốc Nhất Thiên 
sư«, xuống chiếu cho dựng chùa Kính Sơn 
trên nền am của sư. VỀ sau các vị Giám 
Tông, Hồng Yên đều trụ ở đây. Đến đời 
Tống, các bậc cao tăng như: Viên Ngộ 
Khắc Cần, Duy Lâm, Liễu Nhất cũng ở núi 
này. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 7 (1137), 
thiền sư Đại Huệ trụ chùa Kính Sơn, số đệ 
tử vân tập hơn 1. 700 vị. Sau đó, có các vị 
cao tăng tông Lâm Tế như: Vô Chuẩn Sư 
Phạm, Hư Đường Trí Ngu cũng ở đây, có 
thể bảo rằng trải qua bao đời núi này đều 
có các vị danh tăng đến ở, đứng đầu các 
tùng lâm trong nước. 


KÍNH SƠN CHÍ /£ 1 +. 

Chí, 14 quyền, do Tống Khuê Quang soạn 
vào đời Minh, được xếp vào Trung Quốc 
Phật Tự Sử Chí Vựng San tập I. Kính Sơn 


394 


KÍNH YẾU #§ # 





nằm ở mé đông bắc núi Thiên Mục, do có 
con đường tắt qua núi Thiên Mục nên mới 
gọi là Kính Sơn. Vào niên hiệu Thiên Bảo 
thứ 1 (742) đời Đường, Thiền sư Quốc 
Nhất ngụ ở núi này. Về sau do các bậc cao 
tăng quản lý nơi đây trải qua các triều đại 
Tống, Nguyên, Minh nên chùa chiền được 
dựng lên rất nhiều, có hơn 10 ngôi nổi 
tiếng hơn cả: Tiếp Đải Tự, Đại An Thiền 
Tự, Vạn Thọ Thiền Tự, Kính Sơn Tự, An 
Lạc Tự, Pháp Hoa Tự, Vạn Thọ Chính Tục 
Tự, Quảng Hóa Thiền Tự, Thuận Khánh 
Thiền Tự, Diệu Tế Thiền Tự. Vào khoảng 
niên hiệu Thiên Khải (1621-1627) đời 
Minh, Tống Khuê Quang biên Kính Sơn 
Chí, chia làm 18 loại: Liệt Tổ, Pháp lữ, 
Chế sắc, Tự văn, Tháp minh, Bi ký, Du ký, 
Thư khải, Kệ vịnh, Danh thập, Ngoại hộ, 
Điện vũ, Tịnh thất, Danh thắng, Hạ viện, 
Cô tích, Tự sản, Kỷ sự. Sách này được 
biên tập mạch lạc rõ ràng, sưu tập đầy đủ 
những di tích lịch sử của Phật giáo kế từ 
niên hiệu Thiên Khải đời Minh trở về 
trước, có bản ấn hành vào đời Minh. 


KÍNH TẤU #t # 
Hiệu của Thiền tăng Cư Giản sống vào đời 
Tống. X. Cư Giản. 


KÍNH THẠCH TRÍCH NHŨ TẬP /£ 
+3 iä#L®& 

Sách, 5 quyền, do Sơn Phong Chân Tại 
biên tập vào đời Thanh, Thạch Nguyên Cơ 
Vân tục biên, được xếp vào Tục Tạng kinh 
tập 117, trang 902. Sách nảy là tập truyện 
chung về đạo mạch truyền thống của Thiền 
sư Vô Chuẩn Sư Phạm thuộc tông Lâm Tế. 
Từ Vô Chuẩn Sư Phạm và Đoạn Kiệu Diệu 
Luân đệ tử nối pháp đời thứ nhất của sư ở 
chùa Tịnh Từ Kính Sơn đến đời thứ I7, 


tông cộng gồm 238 vị, thuật lại hành trạng 
và ngữ yếu của họ. Sau khi Chân Tại thị 
tịch, đệ tử của sư là Cơ Vân tiếp tục biên 
tập thành sách. Sách này được ấn hành vào 
niên hiệu Khang Hy thứ 2l (1682). 


KÍNH TIẾN #t sÈ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Quốc sư 
Thiên Thai Đức Thiều, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ viện Xưng Tâm ở Việt Châu 
(nay thuộc huyện Thiệu Hưng tỉnh Chiết 
Giang). VỀ sau sư dời về viện Bảo An ở 
Hàng Châu rồi thị tịch. 


KÍNH TIẾT # 

Kiên trì không lơi lỏng. Hương Dục truyện 
trong TCTT q. 8 ghi: »À ñ ® Ä Íÿ 
tị, #J Ññ 2# Xf. 0 Ñ[ — f - Sư vào 
núi Đại Phật ở Phú Thủy, an thiển kiên trì 
không lơi lỏng, chỉ ăn buổi sáng«. 


KÍNH TRUNG HÒA THƯỢNG 
NGỮ LỤC 3# † #2  ‡# { 


X. Ngóc Am Thiên sư ngữ lục. 


KÍNH TUẦN # :# 

Thiền tăng đời Tống: nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư ở chùa Bát-nhã Đài Châu (nay là 
huyện Lâm Hải, thuộc Chiết Giang). 

Có vị tăng hỏi: Hoa Ưu Đàm Bát nở mọi 
người đều thấy, xin ban cho một lời về gia 
phong Bát-nhã. Đáp rằng: Không nhờ 
Thượng tọa hỏi thì đâu từng chỉ dạy cho 
người. Thụy hiệu: Thông Huệ Thiền sư. 


KÍNH YẾU 4£ #- 
Chỗ thăng tắt quan trọng. Chỉ cho tâm tính. 


395 


KÌNH QUYỀN CỬ CHỈ 3# * # ‡§ 





KÌNH QUYỀN CỬ CHỈ #* š 3# ‡# 
Đưa nắm tay, giơ ngón tay lên. Đây là 
động tác thường thấy trong nhà thiền khi 
thị cơ, ứng cơ. Chỉ chung cho sự lập bày 
thiền cơ. Tiết Đáp Phán Lưu Kinh Thần cư 
sĩ trong NĐHN q. 16 ghi: »7š 3š BE ?3\ . 
T #j 2. 2 7l. # ñ# Fl 
lề. tú nh lữ H ĐJ JỊ, 5É % #j 
†T Bế †1ï HH v 5 Đụ ih BÉ. BỀ Jý #5 
3v Tý £Ê ## Zj. nề ft 4H ÍX Đ, 
W6. BH — 5Ñ — BH. — 
„ J3 ® Jñ f§ 7 fl. lý &: lŸ DJ R 
o — Sửu cánh đã xòe, ngàn hoa thêm 
đẹp, phán chia tông phái, riêng có môn 
đình. Vì vậy, hoặc nhướng mày chóp mái, 
đưa nắm tay giơ ngón tay lên, hoặc đánh 
hét, giơ chùy dựng phát hoặc trì nghĩa 
giương cung, ném banh múa hối, hoặc 
khuân đá gánh đất, đánh trồng thổi lông, 
hoặc lúc nói lúc nín, lúc than lúc cười, cho 
đến các thứ phương tiện, đêu là thân thiết 
VÌ người«. 














TY 





° 


à 




















>~ x3 ¬ Sh 8 


KIỀM CHÙY #4 4 

Kiềm: Cái kềm để nhồ đinh. Chùy: Cái búa 
để tháo chốt. Kiềm chùy là công cụ để tháo 
nhô những dính mắc của sự vật, Thiền tông 
dùng kiềm chùy để chỉ cho những phương 
tiện chỉ dạy dẫn dắt của thiền sư. Øích 
Nham lục q. l ghỉ: s3 Ƒ] 3È ý ‡š Á Ò 
Z H Ms M#®EL. H & Ất R 35 IH. 
T i‡M $I 34 E4 lề ZH ?#l¿s — Lúc bình 
thường Vân Môn tiếp người phần nhiễu 
dùng thủ đoạn của Mục Châu, nhưng rất 
khó khế hợp. Cả đời, sư dùng kiêm chùy để 
nhỏ định tháo chốt cho người«. 















































KIỀM KIỆN #2 %‡ 
Chiếc chìa khóa, hàm ý nghĩa khải phát, 
khải ngộ. Tiết Bảo Ninh Nhân Dũng thiền 


sư trong NĐHN 4q. 19 ghi: »lfj M2 lý 
#. HE ? j tị. HÌE Rãấ, — 
ñ"  &.v H HỊ sò HÌ: — Nghe Dương 
Kỳ dời qua Vân Cái để có thể khải phát 
người học, liền cắt thất, một lời chưa kịp 
nói lập tức sáng tỏ tâm ấn.« 





KIỀM NAM HỘI ĐĂNG LỤC #% # 
$ # #t 

Đăng lục, 8 quyên, do vị tăng Thiện Nhất 
Như Thuần soạn vào niên hiệu Khang Hy 
thứ 41 đời Thanh (1702), được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập 145 trang 739. Sách này 
thuộc về đăng lục địa phương, gom chép 
các sách vở của tỉnh Quý Châu hoặc các 
quan hệ về truyền thừa, tóm lược về cuộc 
đời, cơ duyên ngữ cú và các trứ tác linh 
tỉnh. Thiền tông vùng Quý Châu hưng 
thịnh vào cuối đời Minh, năm tông lúc ấy 
chỉ còn Lâm TẾ và Tào Động, đất Kiềm 
(Quý Châu) lấy tông Lâm Tế làm chính 
nên sách này đa số thu thập lược sử của 
các vị tăng tông Lâm Tế và vài vị thuộc 
tông Tào Động mà thôi. 


KIỂM CỬ # # 

Kiểm sát, vạch trần. Chương »Thiền Môn 
Quy Thức« trong CĐTĐL q. 6 ghi: »8È † 
fl 2ã #ã JÉ lí T- ïñ . 2£ DỊ Ÿt Hä Bồ 
~Z 3f. RỊ 3 Ất HẾ là 5# †H F + ft gi 
l. t 2 Hfữữ#.  # lễ X1. - 
Hoặc có kẻ trộm hình giả hiệu trà trộn vào 
thanh chúng, lại còn gây ôn ào náo loạn 
liền bị Duy na vạch trần, không cho tạm 
trú, đuổi ra khỏi thiên viện khiến thanh 
chúng được an ôn.« 


















































KIỂM ĐIỂM # # 
X. Điểm kiểm. 


396 


KIẾN HÓA MÔN &# 4 Ƒï 





KIỂM TRÁCH # Ã 

Kiểm sát, trách móc. Tiết Đại Đồng Tế 
Thiền sư trong NĐHN dq. 5 ghi: »## 8 JK 
{ — TfE lồ EÍ s — Tăng chảo cơm mặc 
cho trách móc.« 





KIÊN CUNG TIỂU LÝ #8 ?# » # 
Dùng đòn gánh quải hành lý và treo giày, 
rồi gánh trên vai; chỉ tăng nhân du phương 
hành cước. Tiết Thắng Nhân Hoặc Tĩnh 
Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: »Jj #š lỗ 
j§ . 7 H II ÍT. # ?J ỳ(#4. fE:†ÈE 
Il fÈ s - Tăng nhân hành cước theo sở 
thích mà đi, thăm dò bậc thiện tri thức hễ 
khế hợp thì ở«. 











KIÊN HỮU # #3 

Chúng sinh thâm căn có đế cho rằng vạn 
vật ở thế gian là có thật, Phật gia gọi đó là 
»kiên hữu«, nghĩa là chấp trước vào »hữu« 
một cách ngoan cô. Tử Bách lão nhân tập 
q. l ghi: »Chúng sinh giao cố vu căn trần 
chỉ tập, cửu tích thành kiên, tốt bất dị phá, 
có chư Phật Bồ tát tiên dĩ không dược trị 
kỳ kiên hữu chi bệnh. — Chứng sinh dính 
chặt vào thói quen của căn trần, tích chứa 
lâu ngày thành cứng chắc, cuối cùng 
không dễ gì phá vỡ, cho nên chư Phật Bồ 
tát trước tiên lấy thuốc không để trị bệnh 
chấp có.« 


KIẾN CÁI 8, # 
Chỉ cho tà kiến vọng thức, vì nó hay che 
đậy chân tính. X. Kiến triển. 


KIẾN ĐÃI #, #$ 

Tiếp đãi, chiêu đãi. Tiết Quán Âm Viện 
Tùng Hiển Thiền sư trong CĐTĐL q. 25 
ghi: Tăng hỏi: »ÍẾt |] #1 fh[ Z¿ lỗl ?ï 2% 
J.. HỤ El. HR Nƒ 3i l\. E1 Z4 3Š TE 





h 








b 




















3í 5# TE J# + l f?. Hữ H. 2 H 
lịị J, 2 4 ft ?ï BñÏ. — Thế nào là gia 
phong của Quản Âm? Sư đáp: Hãy xem 
trước mắt. Hỏi: Chợt gặp bậc Thầy tài giỏi 
đến làm sao tiếp đãi? Sư đáp: Nhà nghèo 
chỉ có thế, chưa chắc ăn nói hoạt bát mà 
họ quy phục.« 























KIẾN ĐỊA #, 3, 

Còn gọi: Kiến xứ. Quan niệm, nhận thức 
về thiền pháp. Khai thị Duy-na Như trong 
DTNL q. 3 ghi: »ấá# lñj ï È.. H # Ñ 
Hh 2 đu. 3l BÚ 2K Bá. 1l 2 fấ H tụ 
B].. — Nói tóm lại, chỉ vì kiến giải chưa 
thấu suốt, lập trường chưa vững đạo niệm 
ít ỏi nên mới như thế.« 

Phần »Tục Nghệ Ngôn« trong NHỌL q. 30 
ghi: »‡ # 3 3 È # ñế 3z ìH E: — 
3í. 2N 8 ĐH NK ƒ tu — HD bhử 
Mi J. lí mã ÍfT7 tR ƒấ {RE f 2 lễ 
À ¿ — Sau ngài Đầu Tử và Phù Dung, 
người có khả năng làm hưng thạnh tông 
Tào Động là hai vị Thiên Đông Giác và 
Chân Hiết Liễu. Nhận thức của hai vị rất 
phù hợp, tương ưng với thiên pháp, và có 
đức hạnh cao thượng không hồ với người 
xưa.« 






































Tr ầ# 3Ÿ 

















KIẾN HÓA MÔN # 4L ? 

Pháp môn giáo hóa của Phật Tổ gây dựng. 
Nhà thiền cho rằng Kiến hóa môn chẳng 
phải là điệu pháp đốn ngộ, mà chỉ là pháp 
môn phương tiện nhằm thích nghi với số 
đông căn cơ trung hạ. Pháp Diễn ngữ lục 
q. thượng ghi: »Jủ ?ð — #§ 2 Z ï# ïf , 
® 3 ññ RE. lỊỊ fỊ ñ f#? HH lÍ 27 
4l. 24 H 33 — #. Hằ # 4 UƯÍT 
!!Év HIỊ fE fi #WÈ ñ§ Ế?.. — Huống là đệ 
nhất nghĩa xưa nay thanh tịnh, chẳng dính 
các trần, làm sao nói được? Chỉ có kẻ 








397 


KIẾN HỶ li # 





đồng đạo mới biết. Hôm nay cởi mở một 
phen, ở trong Kiến hóa môn thông qua lời 
giải thích đề lãnh hội«. 


KIẾN HỶ R,# 


Vui mừng. Tông Môn Võ Khó ghi: »Ñ 
( ‡ñ 2X  ) Œ# ẩ# lễ Hï. 7u l Rk Rứ 
l tệ. — Sư (chỉ Tông Cảo) khi ở Bảo 
Phong, Nguyên Thủ tọa rất vui mừng.« 









































KIẾN NGHIỆT R, # 


Chỉ cho tà kiến vọng thức, vì nó làm tôn 
hại việc tỏ ngộ chân tính. X. Kiên triên. 


KIẾN PHẬT TỔ NHƯ SINH OAN 
GIA Ñ, 3ÿ ‡ñ ‡ + # # 


Thấy Phật Tổ như gặp kẻ thù. Nhà thiền 
cho rằng, đối với sự mê tín chấp trước Phật 
Tổ cần phải phá trừ, vì thế mới có các 
phương tiện như: không lễ Phật, Tổ, quở 
Phật mắng Tổ. Phần »Năm vị Tỳ kheo 
Hành Cái đrong pháp hội Phật Hải chùa 
Linh Ấn cầu pháp ngữ« trong MANL ghi: 
»b, flù 1H ñH 4 ? 2⁄4. lj Rữ ïl ñH BỊ 
ìM |. — Thấy Phật Tổ như gặp kẻ thù, 
nghe Thiên đạo như gió thổi qua cây.« 














KIẾN SƠ TỰ # 3 # 


Chùa ở làng Phù Đồng, huyện Gia Lâm, 
ngoại ô Hà Nội, Việt Nam. Chùa nằm bên 
phải đền Xung Thiên Thần Vương, tục gọi 
là đền đức Thánh Gióng. Chùa nguyên là 
gia trạch của một người hào phú họ 
Nguyễn ở làng Phù Đồng đem dâng cúng 
làm chùa và rước Thiền sư Cảm Thành đến 
trụ trì; không bao lâu Thiền sư Vô Ngôn 
Thông đến đây và chùa trở thành Tổ đình 
của thiền phái Vô Ngôn Thông. 


KIẾN THẦN KIẾN QUỶ ñ,3 R, & 
Có làm ra vẻ huyền bí, làm điều giả dối, 
xăng bậy. Tiết Kính Sơn Trí Sách Thiền sư 
trong Tục Truyền Đăng Lục q. 30 ghi: »{È 
lạ jã nM PP... KMÌEƑJ, 
38J †Ñ Mi |: H j§ l Mị BH Đ 2#? = 
(Su) đến Dự Chương ra mắt Điền Ngưu.... 
Vừa mới đến cửa, Điển Ngư chỉ ngay sư, 
hỏi: Làm điều giả dối xằng bậy ở đâu rồi 
đến đây?« 







































































KIẾN THỐ PHÓNG ƯNG #8, #& 


1. Lúc đi săn thấy dấu vết con thỏ liền thả 
chim ưng ra đuôi bắt. Thiền tông dùng cụm 
từ này làm thuật ngữ để chỉ cho sự khêu 
gợi chuẩn xác và nhanh chóng của thiền sư 
trong lúc tiếp hóa người học. Tắc 27, Bích 
Nham lục (Đại 48, 167 trung) ghi: »IE 7N 




















z=: l—# †. #— -H=Nj 44W 
lằ.. lA| MÁ IX 2 . — Dạy răng: Hỏi một 


đáp mười, nêu một rỗ ba, thấy thỏ thả ưng, 
nhân gió thổi lửa«. 

2. Chỉ cho sự mắc kẹt vào ngôn từ. NĐHN 
q. 12 ghi: »# {l f5 Jš 5® ƒ . 3X ® Íí 
ññ Ñ hủ % Ù\ lề V 3| X1 3Ñ fl|s — Lão 
tăng đã nêu như thế, chỉ sợ các ông mắc 
kẹt vào ngôn từ, tôn công vô ích«. 




















KIẾN TÍNH 8, ‡‡ 

Tham thiền đến chỗ cùng tột, »ö«‹ lên một 
tiếng, trong sát-na tự tính bỗng hiện, liễu 
chứng các pháp vô sinh, gọi là Kiến tính 
thành Phật, cũng gọi là Ngộ pháp vô sinh, 
chẳng phải có năng kiến, sở kiến. Vô Môn 
Quan ghỉ: »#U % Tà Ẩl lv ñx — lãi lỗ 
_ J# tt 8 2X. H lã h PE. — 
Hòa thượng Đâu Suất Duyệt lập ra ba cửa 
hỏi người học, khiến họ đoạn trừ VỌng 
tưởng, tham cứu chỗ huyễn diệu để mong 





























398 


KIẾN VĂN GIÁC TRI ïï Hi # #II 





họ được kiến tính«. 


KIẾN TÍNH THÀNH PHẬT #, + # 
#ỳ 

Thấy suốt Phật tính của tự tâm, tỏ ngộ tự 
mình cùng với Phật xem ngang nhau. Đây 
là tư tưởng nồng cốt của Thiên tông, thể 
hiện cao độ tỉnh thần xem trọng tự ngã, 
xem trọng đời sông thực tiễn của Thiền 
tông. Kiến tính thành Phật cho đến các 
thuật ngữ có liên hệ mật thiết như: Nhân 
nhân cụ túc, Tâm tâm tương ấn, Đốn ngộ, 
Bình thường tâm .... Do nhà thiền chủ 
trương để tín đồ Phật giáo tu tập rất đỗi 
giản dị dễ thực hành, bởi vì nó hấp dẫn 
đông đảo quần chúng trong mọi tầng lớp 
xã hội, cũng ảnh hưởng rộng rãi, sâu đậm, 
dài lâu đối với văn hóa Trung Quốc. Bích 
Nham lục q. I ghi: »‡H li ĐH 2£ v HẦ f 
4à H1, Ñ†Ìf Á4b,. NEW bù. - 7ố 
sư từ Ấn Độ đến, truyền riêng tâm ấn, chỉ 
thẳng tâm người, kiến tính thành Phật.« 




















KIẾN TRI Ñ, #2 

Còn gọi: Tri kiến. Sự hiểu biết, kiến thức 
trở thành chướng ngại cho việc ngộ thiền. 
Tiết Đại Dương Cảnh Huyền Thiền sư 
trong NĐHN q. 14 ghi: »‡È. #f #J Rš #5 ìtï 
3%. KT Hi ñ lh.¿ HỊ 2 ðŸ 
Ấ& BI  v đt #ự / lý NH É. — Ngày 
trước, lúc tôi còn sơ cơ đi học đạo thật sai 
lầm khi vượt ngàn núi muôn sông để tìm 
kiến tri, phân biệt giải thích việc xưa nay, 
rốt cuộc khó lãnh hội được thiên pháp. Nói 
thắng vô tâm để chuyển đổi cái mê khi 
Xxưa.« 






























































KIẾN TRIỀN 8, # 
Còn gọi: Kiến cái, Kiến nghiệt. Chỉ cho tà 
kiến vọng thức (cái biết hư đối, thiên lệch), 


bởi vì nó hay ràng rịt chân tính. Tiết Ngữ 
chỉ Dư, đời thứ 3 dưới Đại Giám trong 
CTTNL q. 2 ghi: »‡? fE fb  ‡* .. {H 
®* — ĐJ Tí #4 3% HH.  HR 5. h PT 
dử tụ 7R ?i l8. 7N? Nhấn. 7N 
%. l #š.. — Nếu khởi kiến giải về Phật, 
kiến giải về pháp, phàm tắt cả những kiến 
giải như kiến giải về hữu vô v.v... gọi là 
nhãn é (tối mắt) vì còn năng kiến sở kiến, 
cũng bị gọi là kiến triển, kiến cái, kiến 
nghiệt.« 


























































































































KIẾN TRUNG TĨNH QUỐC TỤC 
ĐĂNG LỤC # † 3š BỊ # 1# # 

Đăng lục 30 quyền, có riêng 3 quyền mục 
lục, do vị tăng tên Phật Quốc Duy Bạch 
biên soạn vào đời Tống, hoàn thành vào 
niên hiệu Kiến Trung Tĩnh Quốc thứ I 
(1101), nhằm tiếp tục bộ Cánh Đức Truyên 
Đăng lục, Thiên Thánh Quảng Đăng lục, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 136, trang 
38. Sách này dựa vào thứ bậc tiếp nối pháp 
mạch trong nhà thiền rồi ghi ra văn tắt lai 
lịch của thầy trò, cơ duyên ngữ cú, cổ tắc 
công án, kệ tụng. Toàn sách chia làm Š 
loại: Chính tông, Đối cơ, Niêm cổ, Tụng 
cổ, Kệ tụng. Gom chép ngữ yếu của các 
thiền sư thuộc 2 tông Lâm Tế, Vân Môn tỉ 
mi và đầy đủ hơn các tông khác. 


KIẾN VĂN GIÁC TRI #, Bì #, #z 

Chỉ chung những cảm giác, nhận thức khi 
sáu thức của con người (thấy, nghe, ngửi, 
nếm, cảm giác, nhận thức) tiếp xúc với thế 
giới vạn vật sinh ra. Phật giáo cho rằng 
những cảm giác, nhận thức nay đều là hư 
huyễn không thật. M/ 4m ngữ lục ghi: 
»Il# #tò. X #‡X. tị Ä H R j 
ÍJ 2? lử HH f fll ƒ4 & fJ J? X: 
£J# Bi li FB XÃ ‡H. 4 ïX hỉ EM ñể ẨM › 










































































399 


KIỀN CHÙY l# ‡É 





— Đã vô tâm, lại vô pháp thì núi sông đất 
đai chỗ nào thành? Kiến văn giác tri lại là 
vật gì? Lại: Quét sạch tình trần ỷ tưởng, 
chẳng rơi vào Kiến Văn giác tri.« 


KIỀN CHÙY 3‡ ‡£ 

Khí cụ khi gõ phát ra tiếng, dùng để thông 
báo cho đại chúng biết, trong tự viện. 
Phạm Kỳ ngữ lục ghi: »ữš ‡È ®‡ E| 1 f 
k# Rñ1l #- # HH: — Cột cái mỗi ngày 
khảy đàn tranh, kiên chùy vỗ tay cười nó«. 























KIỆN MỤC #‡ R 

Khoản hạng các sự việc và tên gọi của nó. 
Bài tựa của Trí Chiêu trong Nhán Thiên 
Nhãn Mục ghỉ: »Ÿ Ỳ# 2) Wï.v Bí ® Xổ 
nhì ŸÝ ÍHl tý fị lí 2X ẨM %2. 4E lỊ ft 
Hx ##® # 8 ï X ÃI ñ ‹: - Lúc tôi 
còn du phương, đến nơi nào cũng đều tỉnh 
thành thưa hỏi các bậc Tôn túc về cương 
yếu của 5 tông, khoản hạng các sự việc và 
tên gọi của nó, luôn luôn có những điều 
mà mình chưa biết đễn«. 


























KIẾT LẬT SẮT NÕA MỤC NHĨ ĐỂ 
 #£ ñ # #Ø +'† Jk (1895-1986) 

Krishnamurti Ziddu. Thiền sư cư sĩ của thế 
kỷ XX, người đời tôn xưng là đắng đạo sư, 
tên là Ziddu, dòng tộc Bà-la-môn, Ấn Độ. 
Năm 15 tuổi, ông được bà chủ tịch Thông 
thiên hội là Anmie Besant nhận làm con 
nuôi, bảo trợ cho ông ăn học. Từ năm 1912 
đến 1920, ông sống ở vương quốc Anh, 
được các tín đồ của Hội Thần Trí Anh đón 
tiếp và mời trú ngụ. Tháng § năm 1922 
ông bắt đầu nhập định tại California, trải 
nghiệm sự thông cảm phổ biến, như là sự 
kết nối tuyệt đối với trần thế. Năm 1929, 
ông công bố sự giải thể của dòng Ngôi sao 
Phương Đông, từ chức ở Hội Thần Trí, 


tuyên bố: »Ngay lúc bạn đi theo một người 
nảo là bạn thôi đi theo chán lyÿ«. Sau đó, 
ông sống nhiều ở Án Độ, ảnh hưởng của 
ông ngày càng lan rộng, nhất là trong các 
trường sư phạm. Trong gần 60 năm, ông đã 
đến nhiều nước, nhiều châu lục để tổ chức 
những cuộc nói chuyện và những cuộc đối 
thoại, hội thảo. Ông có mặt ở Anh, Pháp, 
Hà Lan, Italia, Nauy, Tân Tây Lan, Hoa 
Kỳ, Xri Lan ca, Úc ... có nước ông đến hai 
ba lần, có cuộc diễn thuyết kéo dài 17 buổi. 
Tất nhiên nơi ông nói chuyện nhiều nhất là 
Ấn Độ, tổ quốc của ông. Tất cả những 
cuộc nói chuyện hoặc đối thoại của ông 
đều được in thành sách. Ngoài ra ông còn 
viết văn, làm thơ. 

Tác phẩm: Văn xuôi: Dưới chân của Đạo 
Sư (At the ƒeet oƒ the Master), Giáo dục 
như là một sự phục vụ (Educaftion as 
service), Tự dọn mình (Self reparation), 
Chiến tranh hòa bình (Peace War), Con 
đường (The Path), Vương quốc của Hạnh 
phúc (The kingdom oƒ Happiness), Cuộc 
gặp gõ của Đông láy (The meeting oƒ the 
East and the West), Cuộc sống trong tự do 
(LỰe im Freedom), Giá trị của cá tính (The 
Value oƒ Individuality), Mục đích của Giáo 
dục (The purpose 0ƒ Education), Truyển 
thống đã đánh mất linh hồn (Tradition 
which has lost ifs souwl), Giáo dục và ÿ 
nghĩa của cuộc đời (EducaHon and the 
Signjìcance oƒ ljƒe), Sự tự do đâu tiên và 
cuối cùng (The jìrst and last Freedom), 
Bàn luận về sự sống các loạt l, 2 và 3 
(Commenmtaries on Living lst 2nd and 3rd 
series), Về học tập (On Learnin). 

Thơ: 7ìm kiếm (The search), Những người 
bạn bắt diệt (The Immortal Friends), Tiếng 
hát cuộc đời (The Song oƒ lƒe), Đi xa 
(Come Away). 


400 


KÝ NHƯỢC B£ 3? 





Mặc dù mang hình thức cư sĩ và từ bỏ mọi 
nhãn hiệu, song vì những lời nói »tùy 
phương cởi mở« và phong cách sống ung 
dung tự tại của ông nên ông vẫn được mọi 
người xưng tụng là đắng Đạo sư của thế 
gian. 


KIẾT VÂN THIỀN TỰ THÁP # # 
#f ‡ 34 

Trong khuôn viên chùa Long Phúc, thị trấn 
Cổ Thanh Long, huyện Thanh Phó, thành 
phố Thượng Hải, Trung Quốc, nên còn gọi 
›Thanh Long Tháp«. Khi vua Khang Hy đi 
Nam tuần, ban cho chùa Long Phúc tên 
»Kiết Vân Thiền Tự«, nên tháp này cũng 
gọi là »Kiết Vân Thiền Tự Tháp«. X 
»Thanh Long Tháp«. 


KIỆT ĐẤU Z + 

Bia đá đặt trên dốc đứng, dụ chỉ người linh 
lợi. Tiết Đầu Tử ". \ Thiển Sư trong 
NGCTT ghỉ: »iñ Bế 3 % v 2 ?E fủ 3} — 
Núi giáng sinh kẻ xuất ii trời sinh ra 
bác linh lợi«. 





KIỂU LƯU THỦY BẤT LƯU 3§ 
® #X 

Còn gọi: Đóng Sơn thủy thượng hành (2), 
Thanh Sơn vận bộ (3). 

Nghĩa đen: 

Cầu trôi nước chăng trôi (1) 

Ngọn Đông Sơn trôi trên nước (2) 

Ngọn Thanh Sơn đi trên đất (3) 

Thiền tông dùng những câu nói này để 
hình dung cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, 
được chuyên đổi từ nhận thức thông 
thường sang sự hiểu biết vượt khỏi ý thức. 
CĐTĐL q. 27 (Đại 51, 430 trung) ghi: »“E 
EitãU 751. 7P f7 Ml 7K 2F. À ? Mã 
-ằl. đã 7K 2 ỪÑ ‹ — Tay không mà 


t7 





câm cây cuốc, đi bộ mà cưỡi trầu, người đi 
trên cầu thấy câu trôi mà nước chẳng 
trôï«. 


KỊP šá 

Còn gọi: Kịp hồ, kịp hiệp. Nghĩa là cơ hồ. 
Tiết Tuyết Phong Hòa thượng trong TĐT 
q.7 ghi: »Š lì 4: #®©#. ìH 
ì zÄ.. — Nếu không phải là ta thì cơ hồ 
bị ngươi mê hoặc. « 





KÝ % 

Đến, tận. Tiết Bác Sơn Hòa thượng truyện 
trong NHỌL q. 35 ghi: »%⁄] H 3£ #l.. Hi 
ñ# 2E ME. 3l JN HH ® ñ. j | T 
ñs - Bắc đến Yên Đô, Nam tận Giao 
Chỉ, số người tưởng nhớ tiếng tăm của sư 
mà đến trong năm tính tới số ngàn«. 


KÝ # 

Còn gọi: Ký biệ¡. Lời dự đoán của Phật-đà, 
Tổ sư đối với đệ tử thành Phật, ngộ đạo 
giáo hóa. Tiết Vĩnh An Thiện Tịnh Thiền 
sư trong NĐHN q. 6 ghi: »( X4 lề ## 
ñl ) E 3£ ñ % El: 3š #f lí Ø{ C †R 
#tÈ). fÈH RE FñÑẰh HÀ # ‹ 
% ( #£ Yƒ ) fE7Zk 24. 4 8ã HE. 
11 Ấf ?⁄4 II Z2. äU‹ — Thiên sư Lạc Phố 
thượng đường nói với chúng rằng: Đừng 
coi thường Viên đâu (chỉ Thiện Tịnh) ngày 
sau dưới pháp tòa có năm trăm người. Vẻ 
sau khi Thiện Tịnh trụ Vĩnh An, tăng chúng 
hơn năm trăm người, quả nhiên đúng như 
lời dự đoán của Lạc Phố.« 






















































































KÝ NHƯỢC ƒt # 

Đã. Tiết Dược Sơn Hòa thượng trong TĐT 
q.4 ghi: »l‡ 2? Íñ . Š fE †H # — Fï 
†ỉ -}È l# Hđ W 3 Ji? - Đã như thế, lúc 
Phật tại thế còn chế ra 250 giới để làm 








401 





chỉ ?2«. 


KỶKỶ # # 


Mắy cái, mây người (ngầm chỉ số lượng rất 
ít). Tiết Phúc Ứng Văn Thiền sư trong 
NĐNN q. 14 ghi: »ãB “É ‡ 3i 2É J 2E , 
#% ƒf#Ö Rt ‡š X †} Hh. H §j ĐH BH ĐK. 
ÄII là ÑÉ #§ #X? — Chối lông rùa quét bít 
lu không, gậy sừng thỏ chống đỡ môn 
đình. Mặt trời chiếu xuống rừng san hô, kẻ 
biết tâm có được máy người? 


























KY LƯ MỊCH LƯ 3# 5š #, §š 


Còn gọi: Ky ngưu mịch ngưu (cu! trâu tìm 
trâu). Cưỡi lừa tìm lừa, dụ cho phàm phu 
không thấy Phật tính của chính mình mà 
hướng ngoại tìm cầu, cũng như cưỡi lừa 
mà tìm lừa, chẳng biết dưới chỗ mình ngồi 
là con lừa mà mình đang tìm. Thanh Viễn 
ngữ lục trong CTTNL q. 31 ghi: »BÄÉ Ƒ] 






































( Ấ lï 3ã T H Z #4 # ) ll H #ï Bị 
JẾ ]: — Ã: Mi Mũ HẢ BH. —- kế Nj NỈ 
Bỹ ƒ 4 Tï? F‹ — Long Môn (là pháp 





hiệu của thiển sư Thanh Viễn) nói chỉ có 
hai thứ bệnh: một là cuối lừa tìm lừa, hai 
là lỡ cưỡi lừa rồi mà chăng chịu xuông«. 


Tiết Phúc Châu Đại An Thiền sư trong 
CĐTĐL q. 9 ghi: »f BỊ 3# Ƒ- fï #.. 3Š 
II BÏ ElL: #2 ÄÁ ẤX sò ñB ñ. ft Tí HỊ 
+“. H MEHl. Ä 1Ð Bi 2 Bí “F ‹s — 5% 
liển đến chỗ Bách Trượng, lễ bái rồi hỏi 
rằng: Học nhân muốn biết Phật, làm sao 
mới phải? Bách Trượng nói: Rất giống 
cưỡi tráu tìm trâu!«. 














L 





LA HẦU TỰ # # ‡ 

Chùa nằm phía đông Hiển Thông Tự, thị 
trấn Đài Hoài, Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây, 
Trung Quốc, là một trong năm đại thiền tự 
của Ngũ Đài Sơn. Được xây cất vào đời 
Đường, niên hiệu Hoằng Trị thứ 5 (1492) 
đời Minh xây cất lại. Đời Thanh trở thành 
miếu Lạt-ma. Kiến trúc chủ yếu hiện còn 
Thiên vương điện, Văn-thù điện, Đại Phật 
điện, Tàng kinh các, sương phòng phối 
điện, lang ốc, thiền viện. 


LA HỒ DÃ LỤC # 3 *ƒ #& 

Bú¡ ký, 2 quyên, do Hiểu Oánh soạn vào 
đời Tống, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
142, trang 961 và cũng được xếp vào Tứ 
Khô Toàn Thư. Tác giả là đệ tử của Thiền 
sư Đại Huệ Tông Cảo, thời trai trẻ từng đi 
khắp các tùng lâm, tuổi già trở về nghỉ ở 
La Hồ, Lâm Xuyên (nay thuộc tỉnh Giang 
Tây). Sư thu thập những điều thấy nghe 
trong tùng lâm, những lời đề xướng của 
chư Tôn túc các nơi, những lời bàn bạc 
nghị luận của bạn bè. Cũng từ những văn 
bản rất xưa như bia còn sót lại và thẻ tre bị 
mọt, sư gom chép những tư liệu có liên 
quan rồi biên tập lại thành sách, khoảng 
gần trăm thiên. Đây là quyền sách ghi chép 
tỉ mỉ về công án Thiền môn đương thời, cơ 
phong ngữ cú, những sự thật về chư tăng 
có ý nghĩa lịch sử đã qua, có đủ giá trị sử 
liệu, được xem là I trong 7 bộ sách của 
Thiền môn, trong tùng lâm cần phải đọc, 
có thê nói là chỉ nam tu đạo của thiền tăng. 
Khi Lệ Ngạc soạn »Tống Thị Kỷ Sự«, 
phần lớn trích tư liệu từ sách này. 


402 


LA TRAI #§ 3? 





LA LA LÝ *# 3# v# 

Lời cảm thán dùng trong thi ca ngâm vịnh 
để điều chỉnh tiết tấu hoặc bổ túc âm tiết, 
mang sắc thái khâu ngữ. Tiết Dương Kỳ 
Phương Hội Thiền sư trong NĐHN dq. 19 
ghi: »ï# 3 ft  Œ. # 444 2Ö 8. 
3š JÑ Yị H\ #š . 3M í HÀ En. lWỆ lệ 
ÉP. j EZE 5ð. H HmỊ # ## k. - 
Sư thượng đường: Phúc mỏng trụ Dương 
Kỳ. Mấy năm nay sức suy. Gió Đông tỉa 
trụi lá. Vui thấy bạn cũ về. La la lý! Giơ 
lên khúc củi khô, rốt cuộc không lửa khói«. 
































m ¿2 

















LA LONG ĐÁ PHỤNG # ‡š ‡r #L 
Bủa lưới đón rồng bắt phụng, ý nói khống 
chế người khác. Tiết Tuyết Phong Huệ 
Thiền sư trong NGCTT q.4 ghi: »ấš BE †T 
Làn co soi là co) ¡ 1H #g X.. XÃ %4 ĐN 

li EW NỦ HH #Í{ !H Hs — Bủa lưới 
3ö rồng bắt phụng, lưới tơ sen Siăng dày 
đặc bầu trời. Săn thỏ bắn hoãng, bẫy nhạy 
phải đặt đúng cách, tên nhọn phải bắn cho 
trúng đích«. 





LA LUNG # #, 

Bao phủ, trói buộc, khống chế. Má/ Am 
ngữ lục ghỉ: »‡ 3# TH lñ| rh TH lũ] »š #§ 
ñŠ fl †Ì. — Chẳng bị pháp thế gian, xuất 
thế gian trói buộc«. Hoặc: »T†- Ñ š \ §# 
ñB  fÈ.-— Ngàn HgưỜi HUuÔN người 
khống chế chẳng nổi«. 








LA PHÙ #Š :# 

Vốn chỉ cho La Sơn và Phù Sơn ở Quảng 
Đông. Là núi tiên trong truyền thuyết thần 
thoại, về sau chỉ chung cho thắng cảnh núi 
tiên. »Huệ Trung truyện« trong TCTTT q. 9 
ghi: »Diệc khả La Phù bất qui, phương 
danh yến toạ; Song Phong trường vãng, thi 
khế vô sinh giả tai. - La Phù cũng không 


trở về mới gọi là ngôi an nhàn; Song 
Phong thường tới lui mới khê hợp vô 
sinh.« 


LA PHÙ SƠN #Š :# ,h 

Còn gọi: Đồng Tiêu Sơn, cùng với Tây 
Tiêu Sơn ở huyện Nam Hải danh tiếng 
ngang nhau. Núi ở phía tây bắc huyện Bắc 
La tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Núi có 
432 ngọn, nôi tiếng đẹp đẽ lạ thường. Thời 
Lương Nam Triều, Trí Ước sáng lập chùa 
Bảo Tích. Ngoài ra còn có các chùa Diên 
Tường, Nam Lâu, Long Hoa, Tư Phúc, 
Hoa Thủ, Hoa Nghiêm, Đại Từ, Diên 
Khánh, các bậc danh tăng Thiền tông nhiều 
đời như Hy Thiên, Duy Nghiễm, Đại Điên, 
Hạnh Minh từng trụ tích nơi này. Đạo giáo 
gọi núi này là »Đệ Thất Động Thiên<«, »Đệ 
Tam Thập Nhị Nguyên Phúc ĐỊa«. 


LA QUÝ ## 3Ÿ (852-936) 

Thiền tăng thời Bắc thuộc, thuộc dòng Tỳ- 
ni-đa-lưu-chi đời thứ 10, nối pháp Thiền sư 
Thông Biện. Sư họ Định, quê ở An Chân 
(tức làng Phù Ninh, huyện Từ Sơn, tỉnh Hà 
Bắc ngày nay) miền Bắc Việt Nam. Sư trụ 
trì chùa Song Lâm, làng Phù Ninh, phủ 
Thiên Đức. Sư là người thấu suốt thuật 
phong thủy và sắm vĩ học, lúc trồng cây 
Miên (để trấn chỗ Cao Biền đào đứt long 
mạch), sư có làm bài kệ: 

»Ðại sơn đâu rồng dấy, đuôi to ẩn Chu 
Minh 

Tháp bát tử định thành, cây gạo hiện hình 
rồng 

Thỏ gà trong tháng chuột, quyết thấy mặt 
trời lên«. 


LA TRAI # # 
Còn gọi: Thác bát, Hành khất, Khất thực. 


403 


LẠC BÁN ĐÔ 34 # ‡â 





Có 2 nghĩa: 

— Đi bốn phương khất thực, tiếp nhận 
thức ăn của thí chủ cúng dường. 

— Đạo sĩ tăng nhân lập hội chúng, đợi 
người mời gọi để thiết trai. 


LẠC BÁN ĐỒ 3# +# # 

Còn gọi: Lạc đồ trung. Bị kẹt ở nửa đường. 
Thiền pháp cần phải lập tức lãnh ngộ, 
không có trình tự thứ lớp, bị kẹt ở nửa 
đường chẳng phải thật ngộ. Tiết Nghệ 
HEồU trong NHQL q. 29 ghi: »# ## Zï J¿ 
2 tt 3 fJ. 4 Hj 8 #í 3 ñJ ¿ Ít f 
3 fJ ÁN. # # #14. ñ #t 3 ƒJ 
À #í. ñã Hj #l| 2s — Tham thiển cẩn 
phải tham câu vô nghĩa, không nên tham 
câu có nghĩa lý. Vì người tham câu có 
nghĩa lý phần lớn bị kẹt ở nửa đường, còn 
người tham câu vô nghĩa mới đến được 
nhà«. 












































bi 























LẠC CĂN TRẦN # 3# J# 

Rơi vào tình thức tục trần. Tiết ng ft 
trong NHỌQL q. 29 ghi: »# #§# 
fJv #t # fJ. El fE tt 1® ft 3 

#f R| IÍ[ L1. #H | 3 3M 5E v nh 
1Ì tEH⁄ #3?) 

£l lề 3l Si ÍM Ø2 ìk 2} ĐH NH f8 „ 
# HH EÉ ƒ th. — Tham thiển chẳng 
quản đến câu có nghĩa, câu vô nghĩa, quỷ 
ở chỗ mình không chấp trước nghĩa lý mà 
thôi. Như câu ›Linh quang riêng chiếu, 
vượt khỏi căn trắn‹ của ngài Bách Trượng 
là câu có nghĩa. Ngươi biết được cái linh 
quang này chăng? Ngươi vừa muốn biết, 
đã sớm rơi vào tình thức tục trần rồi vậy«. 


LẠC HƯ 3# # 
Giả dối, giả mạo. Tiết Phật Quả Viên Ngộ 
Cần Thiền sư trong GTPĐL q. 25 ghi: »†¡ 







































































+H # li Ÿ ?E Ñ Mê 2b ấ† HƑ , 
Hùh BÈ . H 'UỜ — 3#: HH 
fñ — Rk Zï 78 lv 2 HỊ ÿ# Hể 7ï šR đi 
Hủ À ? — Suốt đời Ngũ Tổ lão sư nghiêm 
ngặt ít hứa khả cho ai, lạnh lùng như bức 
vách, chỉ dựa vào thủ đoạn này. Thường tự 
bảo như tựa vào tòa núi Tu-di, đâu dám 
giả dối khua môi múa mép để gạt người ?« 





-F Bã Bà 

















LẠC NHỊ LẠC TAM 3# - # “£ 

Rơi vào thứ hai thứ ba. Nhà Thiền cho 
rằng Thiền pháp là pháp thứ nhất, chỉ có 
một pháp, rơi vào thứ hai thứ ba chẳng 
phải thiền pháp. Phương Hội ngữ lục trong 
CTTNL Ệ 19 ghi: »Ềf f7 X ñữ É1 Bế 
_ V 3W Bằ HỦ — 3 
li zx ":*:k: 
1U. s 1k xXzZ#(? #2 
@R 2ƒ v lỗ]. — Tịnh Hành Đại 
sư bạch chùy rằng: Pháp hội chúng long 
tượng nên quán nghĩa thứ nhất. Sư nói: 
Đại chúng, sớm đã rơi vào nghĩa thứ hai, 
thứ ba rồi, các vị sao không mang lấy chí 
trượng phu? Nếu không phải thể, có nghỉ 
xin hỏï«. 























NR v 


m4 
(múT 


ï⁄* 


lm >\ 








+] 











BỊ Dở 


ÀÌI 





sẻ 











"... 


Tả 


% 
+ 
nỗ 





LẠC TAM LẠC TỨ # = 3# w 

Rơi vào thứ ba thứ tư. Thiền pháp là nghĩa 
thứ nhất, chỉ có một pháp, rơi vào thứ ba 
thứ tư đã chăng phải là thiền pháp và cách 
thiền pháp càng xa. 7ng Dung Am lục q. 
I: »ãï ÀÑ 2K Ÿ#l 3š lí.  }A KH 
1. BỊ 3§ l  f⁄?.  & # = ï UỤ 
Ƒ 1U. — Các vị chưa đến pháp đường, 
Vạn Tùng chưa ra khỏi phương trượng, 
nếu khi ấy lãnh hội được, đã là rơi vào thứ 
ba thứ tư rồ¡«. 


























LẠC TẬN MY MAO 3# # # £, 
Nếu thiền gia hạ ngữ mà chưa hợp tông 


404 


LẠC VĂN THÁI ‡# 3 





chỉ, chăng khế với cơ phong thì được gọi là 
Lạc tận my mao (Rụng hết lông mày). Đây 
là lời phê bình. M4 4m ngữ lục ghi: »3š 











Tiết sơn Linh Mặc Thiền sư trong LĐHY 
q. 4 ghi: »Hấn ÿ{ MẸ : ƒqj ff fí. ñM &2 ïš 
{lÍ . — Lâm TẾ tuy là được tiện lợi, 


















































to 


HA 











2+: ]R Rề ll: Hị fñHỮ Xš MỦ. 2 ẨM 5 
‡L : WE z: JR? H ml fh ` 
1 RifL. #®#i H 3 #4 ñï JE ®# - 
HỈ 2: HR§ 4 ¿ fh ‡X đi JH 6 Ji. — 
Tiến nói: Ứng Am bảo: Hai cải thùng sơn, 
mất quách cái lỗ mũi. Lại làm sao?...... 
Tiến nói: Ứng Am chỉ biết người khác mắt 
đi lỗ mũi, mà chẳng biết nhà mình rụng hết 
lông mày. Sư nói: Chỗ nào là chỗ ông ta 
rụng hét lông mày?« 




















° ° 


























LẠC THẢO ĐÀM # # # 

Lời nói quanh co. Lời bản luận không đạt 
cứu cánh, thường rơi vào nghĩa thứ hai. 
Lời này được nói ra bởi tâm từ bi muốn 
tiếp hóa người học. 


LẠC THẢO HÁN 3# # ;# 

Vốn có nghĩa là đồ lục lâm (kẻ cướp ở 
rừng). Thiền tông mượn để chỉ cho gã tăng 
quẻn. Tắc 53, Bích Nham lục (Đại 48, 187 
hạ) ghi: »RŠ X li ER ƒỊ # Íƒ7 X. h 
HỆ ƒ 7& l8. (C Bị fñH š# mờ, H3 
lý , #? lH TE {[ R# ) - Mã Đại sư cùng 
Bách Trượng đang đi, thấy bây vịt trời bay 
qua. (Hai gã tăng quên lăn trong có chợt 
nhìn lại để làm gì?« 
































LẠC THẦN VẤN # § ” 

Rơi vào lời nói giảng thuyết. Tiết Long 
Hoa Hiểu Ngu Thiền sư trong NĐHN q. 12 
ghi: »4* Ÿ# JE lJ — ñJ. {E# /Eil? - 
Chẳng rơi vào một câu giảng thuyết, làm 
Sao nói?«. 








LẠC TIỆN NGHI #3 ‡# # 
Bị tốn thất, chịu thiệt, bất lợi. Tiết Ngũ 


nhưng là bắt lợi«. 


LẠC TIẾT #‡ #ÿ 


BỊ thua, chịu thiệt. Pháp Diễn ngữ lục q. 
thượng ghi: »E H ÿ 3 3# f. ^% H # 
3t 1 4 ‹ - Hôm qua ở đó bị thua, hôm 
nay ở đây gỡ lại vốn«. 











LẠC TRƯỚC 3# # 


Rơi vào, thuộc về. Tiết Thị Giác Thiền 
nhân trong Mật Am ngữ lục ghi: »Ÿ5 22 EH 












































# #t Bị 7 TE HÄ JR ‹ f7 ñ. ĐÈ 
th Ếñ ?ý 5 El. ñ#ủ ƒ## #H 42 H lã| ÿ£ 
ft. lW†§ 33? — —- 2Bäũ. 4 % h 


8 đã šU 7È › — Việc cần làm là đặt hai 
chữ sinh tử lên hàng đâu, lập tức gánh vác, 
nhảy ra khỏi hang ô đoạn thường. Biết 
được ruộng vườn của ông cha thuộc về 
chính mình, thu thập từng tờ bằng khoán 
cho rõ ràng đề không bị người khác giành 
bờ lấn ranh«. 


LẠC VĂN THÁI 3# + 3/2 


Câu nệ vảo việc trau chuốt lời nói, câu văn. 
Tiết Nghệ ngôn trong NHỌL ghi: »⁄> 3 
4ò H, 3⁄4 W #2? tí Á Mỹ ñã †š 5| 


























Z ñl. là ElF E J. #4 f l§ ‡R fññ 
„ Zll J7 R“À›¿ lFSf #fñữ. 2 
8l EU 3 lí CÍ th. — Tâm ấn của Thiểu 





Thất, hả câu nệ vào việc trau chuốt lời nói 
câu văn. Người xưa tạm vì kế tiếp dẫn mới 
dùng lời nói, nhưng đêu hồn hậu chất 
phác, ngắn gọn, chuẩn xác và trong sáng 
để dạy người chứ chẳng phải khoe hay bày 
khéo, trang sức bê ngoài cho đẹp mà thôi«. 


405 


LẠC XỨ # jä 





LẠC XỨ # #& 

Cứu cánh. Bích Nham lục q. 9 (Đại 48, 212 
thượng) ghi: »ÊŠ 3U ƒ| ÊŠ 31. %8 #) FH 
Ji 1). 2K ẨM š4 Já ?í . fÈ fÌ HA TE 3š 
li JH 14 #† 2š .— Thích Ca tự Thích Ca, 
Dị Lặc tự Di Lặc, người chưa biẾt cứu 
cánh, thường bảo thuốc bệnh hợp nhau«. 
2. Ý. Bích Nham lục q. 1 (Đại 48, 143 
thượng) ghi: »H 3É: ý ?#š ñH ÿ#4 †E {E 
# j#? 2ä l6 H %4)B # # 7ð lã f8 ñb 
Ÿ4 lã . — Hãy nói lời của Tuyết Đậu, ý tại 
chỗ nào? Phải trở về nhà mình mới có thê 
biết được ý của sự. 
































LẠC Ý # # 

Gọi đủ: Lạc ÿ fứ. Ša vào khái niệm, ý 
nghĩa. Tiết Bạch Thủy Bản Nhân Thiền sư 
trong NĐHN q. 32 ghi: »El: J{ Ä #š {E 
J# %? HH: W. À #š# 8 ‹ - Hỏi 
rằng: Ý người này ra sao? Sư đáp: Người 
này chẳng sa vào khái niệm, ý nghĩa«. 





LAI & 

1. Từ trước đến nay, Tiết Long Đàm Hòa 
thượng trong TĐT q. 5 ghi: »Íl C lñ| hé 
fầ ) H: 4 †E #4 Ý£ ;h lữ? - Sư 
hỏi nỉ cô: Ngươi làm nỉ cô từ trước đến 
nay bao lâu rồi?« 

2. Đặt ở cuối câu, biểu thị hành vi động tác 
đã từng xuất hiện. Một Am ngữ lục ghi: 
»{t ?? ld ƒx I # lỗ 24: — 
Ông /a đã từng gặp Bảo Ninh Dũng, Chân 
Tịnh Bồi rồi.« 

3. Đặt ở cuối câu, biểu thị ngữ khí nghỉ 
vấn. Tiết Pháp Xúc Thượng tọa trong 
NĐNN 4q. 19 ghi: »Íi E]: 3# 3€ ƒƒ ## li 
7# lä '!. M Mú H 5Ý fï R JÈ lf #&? 
— §ư nói: Ta chỉ đem hoa cắm vào lò 
hương, Hòa thượng nghỉ ngờ chuyện gì 
nhỉ?« 























2 3 















































LAI CƠ & 3* 


Chỉ cho hàng học nhân đến tham học. 
Những người đến chỗ thiền sư tham lễ, căn 
cơ của họ có thượng, trung, hạ sai khác, vì 
thế Thiền sư cũng phải tùy theo căn cơ đó 
mà chỉ dạy giáo pháp không đồng. Cho nên 
riêng dùng chữ Lai Cơ để gọi học nhân. 
Lại nữa, học nhân không đồng căn cơ thì 
gọi là Lai cơ kính đình. Tắc 2, Thung Dung 
lục (Đại 48, 228 hạ) ghi: »# #Ä ft: 15 , 

23k EÉ ïÉ jf.. — Rỗng rang không Thánh, 
căn cơ khác nhau«<. Theo: PQĐTĐ của 
nhóm Từ DI. 

















LAI DO #& # 
Chỉ cho sự thể ngộ đối với thiền pháp. 
Chương Ngũ Tiết Hòa thượng trong TĐT 
q. 15 ghi »Ä ñÿ Z4: 1 #3 HH 








` 









































Tỉ — X ñll ˆ lá Mi 8Á 4i Đ[. ì⁄ #ï #l 
‡/ !Ọ.. : ® 2 HỊ: -— Đại sư nói: Cách 

















đây bảy trăm dặm có một Thiên sư gọi là 
Nam Nhạc Thạch Đáu. Nếu ngươi đến đó 
ất sẽ thê ngộ thiên pháp.« 


LAI PHỤC #$ Ã (1319-1391) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên đầu 
đời Minh, họ Vương, tự Kiến Tâm, hiệu 
Bồ Am, Trúc Đàm Tẩấu, người xứ Phong 
Thành (nay thuộc tỉnh Giang Tây) Trung 
Quốc. Năm 1342, cạo tóc làm tăng, sư lễ 
thiền sư Nam Sở Sư Duyệt ở Song Kính 
làm thầy. Ít lâu sau sư được ấn chứng nối 
pháp Ngài, thuộc tông Lâm TẾ. 

Sư từng trụ các chùa: Thiên Ninh ở huyện 
Ngân, chùa Linh Ấn ở Hàng Châu. Vào 
khoảng 1368-1398), sư 2 lần đến Nam 
Kinh, thuyết pháp tại cung đình. Hai vị 
Vương xứ Thục và xứ Tấn theo sư thưa hỏi 
tâm yếu, đều có chỗ khế hợp. Hàng công 
khanh tiếng tăm đều có theo học với sư. 


406 


LẠN KHA jñl #J 





Tác phẩm: Bồ Am tập. 


LAI QUẢ #& % (1881-1953) 

Thiền tăng hiện đại, họ Lưu, hiệu Tịnh 
Như, pháp danh Diệu Thọ, người xứ 
Hoàng Cương, Hồ Bắc, Trung Quốc. Năm 
1905, sư đến núi Phổ-đà triều bái, tự mình 
xuất gia rồi đến núi Bảo Hoa thụ giới cụ 
túc. Năm 1907, sư đến chùa Kim Sơn tập 
tham thiên, lấy ngộ làm kỳ hạn, không ngộ 
thề không ra khỏi thiền đường. Sư tham 
câu »Người niệm Phật là ai?«. Buổi chiều 
ngày 26 tháng 9 năm 1907, sau cây hương 
thứ 6, sư nghe tiếng bảng xả thiền, bỗng 
tỉnh ngộ. Sau đó, sư trụ trì chùa Cao Mân. 
Sau thời gian làm Ban thủ, sư ấn nơi động 
Tương Tử trong núi Chung Nam. Năm 
1915 trở về chùa Cao Mân và được Trưởng 
lão Nguyệt Tô truyền pháp, tiếp nói trụ trì. 
Sư chỉnh trị quy củ và chế định »Cao Mân 
tự quy ước«. 


LẠI ‡8 

May mà, may phúc. Tiết Thần Đảnh Hồng 
Yên Thiền sư trong NĐHN q. I1 ghi: »ẩÄ 
HH Ji. 2Ä #t 1, #l ft + ðl 8 fS 
{† — Tham sân sỉ, rất vô tri, may mà 
sáng nay tôi biết được y«. 




















LẠI AM %4 & 

Hiệu của Thiền tăng Diên Tuấn đời 
Nguyên. X. Diên Tuấn. 

LẠI AN Mã + 


Hiệu của Thiền tăng Đại An đời Đường. X. 
Đại An. 


LẠI TOẢN %4 # 
Thiền tăng Minh Toản đời Đường không 
chịu lao động nên người đời gọi là Lại 


Toản (Toản lười). X. Minh Toản. 


LẠI VÂN 4 £ 
Hiệu của Thiền tăng Trí An đời Minh. X. 
Trí An. 


LAM SÀM # # 

Tướng mạo khó coi. Tiết Bảo Ninh Nhân 
Dũng Thiền sư trong NĐHN dq. 19 ghi: »## 
ññ 3š. JÉ {4 Mũ. HỆ Eí z ñã ?ð. lHÍ 
Hị #i JU *Ès — Có một kẻ quái đị lại xấu 
xí, tướng mạo khó coi, mặt xoay hướng 
nam mà nhìn sao bắc đẫu.« 









































LAN 3 

Nhằm vào, hướng về. Vô Môn Quan ghi: 
»E# 1# ÌÊ Il Á . 2 đế ñH 5Ñ ŸJ . THỊ Hữ 
8 mị 3Š , "ác: Trên đường 
gặp người đạt đạo, chớ đem nói nữ đáp. 
Nhằm vào mặt cho một đấm, tức thì nếu 
hội liền hội.« 



































Z..a 
† e 





LẠN KHA  ‡T 

Mục cán búa. Sách Thuật DỊ chép: Vương 
Chất đời Tấn vào núi hái củi, thấy hai cậu 
bé đánh cờ liền đứng xem. Ván cờ xong thì 
cán búa của Chất đã mục. Nhân đó, người 
ta đặt tên núi là Lạn Kha, ý chỉ chốn thần 
tiên ở. Tắc 57, 7hưng Dung lục (Vạn Tục 
117, 361 thượng) gÌ1: 

® 7 ÑM †r f 2 

H 3 ññ 2ù  lặ UH 

Jị tÚX Jl¿ IHỊ 7ê †r[ Ji 

tì M # 3‡ flll 

»Bất phương tế hạnh thâu tiên thủ 

Tự giác thô tâm quý tràng đầu 

Cục phá yêu gian phủ kha lạn 

Tây thanh phàm cốt cộng tiên du«. 

»Chẳng ngại tế hạnh kém người xưa 

Tự biết tâm thô thẹn (với) Thánh hiển 















































407 


LANG 





Mới nửa văn cờ rìu đã mục 
Cót phảm táy sạch hóa thành tiên«. 


LANG #£ 

Ông chủ. Lâm Tế ngữ lục ghi: »i# B4 
M Ø 3: 4 2}‹s - Tớ chủ chẳng rõ, 
khách chủ chẳng phân«. 


LANG DA SƠN GIÁC HÒA 
THƯỢNG NGỮ LỤC 3# # ạ # #2 
Gọi đủ: 7z Châu Lang Da Sơn Giác Hòa 
thượng ngữ lục. Còn gọi: Lang Da Giác 
ngữ lục. Ngữ lục, I quyên, do Lang Da 
Huệ Giác soạn vào đời Tống, đệ tử là 
Nguyên Tụ biên tập, được xếp vào Cổ Tồn 
Túc ngữ lục quyên 46 và Tục Tạng kinh tập 
118, trang 774. Nội dung gồm có những lời 
thị chúng, Thượng đường, Tiểu tham, 
Niêm cổ của ngài Huệ Giác. 


LANG ĐANG #£ # 
Nói năng lôi thôi, lải nhải. Vô Món Quan 



























































ghi: »š# #š P 2£. #4 #.. TR 
Ä bò, bú HE È,V ấn ñH H ÍH. 
+3 tlỦ, ñ W, Nữ? /Ps — 





Đạt-ma từ phương Tây đến, chẳng chấp 
văn tự, chỉ thẳng tâm người, kiến tính 
thành Phật. Nói chỉ thẳng đã là quanh co 
rồi còn nói thành Phật thật là lải nhải 
chẳng í«. 

LANG MẠC #£ 

Chức phó quan phụ trách về hành chính có 


liên quan đến việc quân sự. Tiết Bách 
Nham Minh Triết Thiền sư trong NĐHN q. 
































5 ghi: »ìhj IÌỊ El # ñị {1 #| 4. lú fñ]: 
— E# & 3#? thEl: 3W Egj. lữ 
H: ñ # {ứ #E H Jj#? EFHH: 4 ẩ 
#È. HữEH: HH J#? EHH: ®#®#Z‹ 






































Hịi E]: 1 3ñ †U Ít? El: H 3 Bf 
#t. #E:‹ —- Động Sơn cùng Mật Sư Bá trở 
lại tham vấn thiên sư Minh Triết. Sự hỏi: 
Hai thượng tọa từ đâu đến? Sơn đáp: Hồ 
Nam. Sự bảo: Quan sát sứ họ gì? Đáp: 
Không có họ. Sự hỏi: Tên là gì? Đáp: 
Không có tên. Sư hỏi: Có giải quyết công 
việc được không? Đáp: Tự có phó quan 
rồï«. 














LANG MANG #§ †+> 

Vội lấy. Vô Môn Quan ghi: »Ïš j#'. {ĐI 
Jấ 0l 4 ñã BÉ. bú fU f ƒ k đế, 
BỊ ]: đế đã 7K  ữR — š Bš Ất . — 
Long Đàm thực nhự người thương con 
không sợ dơ xấu, thấy kẻ kia có đôi chút 
lửa, vội lấy nước dơ dập tắt liễn«. 






































LANG TIÊU ## # 

Chỉ cho chiếc gậy thiền tăng hay dùng. 
Lang tiêu là tên một loại gỗ có thể làm 
thành chiếc gậy. Tiết Tuyết Phong Đạo 
Viên Thiền sư trong NĐHN q. 17 ghi: »—- 
l& RW 5š {E 4t BÀ. — Một chiếc gậy mặc 
tình tung hoành.« 


LANG TIÊU HOÀNH ĐẢM 3 # 33 
Jš 

Chỉ cho tăng nhân đi hành cước. Tiết Tây 
Thiền Thủ Tịnh Thiền sư trong NĐHN q. 
20 ghi: »[ñ]: 1h ĐÈ 3 Hƒ. HJš ÀÁ 2 
#l? HE: #* HR tRấý. EHH: 2® 
lụị {[ #ữ Jlị? Hị EI: MU 5E Bš JÊ s— 
Hỏi: Trước cô Phật đường người nào đến 
trước? Sư nói: Già làng không có con mái. 
Hỏi: Chẳng biết làm sao tiến tới? Sư nói: 
Hãy vác gậy hành cước đil« 












































LANG TIÊU VỊ ĐẢM 3 # + ‡#£ 
Chỉ cho trước khi đi hành cước. Tiết Thiên 


408 


LÃNH CHÚNG ## # 





Đồng Phổ Giao Thiền sư trong NDHN dq. 
18 ghi: »Ñ M hủ f # . 1", EÍ: 
# $ W8 HE. J8 Úc ĐT tH.- 
thây tăng đến, ất măng răng: Trước khi đi 
hành cước ta đã nói với ngươi rôi!« 























LÃNG ;# 

Rỗng, uống phí. Duy Tắc ngữ lục q. 2 ghi: 
»4 fj — 3} 34 li. HR :‡ÿ& HH. HH 
lEHứ"ứ. đ #8 ÍRÍƒX. — ññ lý 3E. Bố 
%X#W. 8 ® KH “EìRZE. HS 
lựi [H| 2? ñ? — Chợt ba tắc hơi dứt, ánh 
mắt rơi xuống đất, xương cốt rã rời, mọi 
việc đều ngưng, một cái dụ hôn theo 
nghiệp thọ báo, há chẳng phải là sống 
rồng chết uống cam chịu luân hồi sao?« 




















LÃNG ĐẤÃNG THẬP HOA CHÂM ; 
âm (2>) 3# #† 


Lãng đãng là một loại thuốc độc, kẻ nào 
uống phải thì mắt nhìn thấy những ảo ảnh 
của kim và hoa, từ này dụ cho nhận giả 
làm thật, làm chuyện uống công. Tiết Tịnh 
Từ Ngạn Sung Thiền sư trong NĐHN q. 20 
ghi: »— ]H ñã fÈ, #t{ 1*rốt f#. HÀ 
K Soi †ì i?†. 7N { MHHl. 












































Hệ sư 


LÃNH 4# 

I. Thống lãnh, chủ trì. Tiết Khai Thiện 
Đạo Khiêm Thiền sư trong NĐHN q. 20 
ghi: »Í£ Bễ #b 3 Rš  J# Hị. & 3# # 
{§ 1l. Bữ 7R ff Íf‹s — VỀ sau, sư theo 
ngài Diệu Hỷ ở am tại Tuyển Nam, và khi 
H chủ trì Kinh Sơn, sư cũng đi theo«. 

2. Đảm nhận, tiếp thu. Tiết Thượng Phong 
Bản Tài Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: 
»Íi BỊ 5 Z . 3Š  ù 3% Yf ỨH HÀ. — 
Do sư nghỉ ngờ việc ấy liền phát tâm đảm 
nhận chức Tịnh đâu«. 



































LÃNH CẤM CẤM 3 3# s‡ 


Run lây bây, dáng điệu sợ hãi phát run, 
chăng dám mở miệng. Lâm TẾ ngữ lục ghỉ: 






































»ữt # /E. f —: H fÌlä fñã Nữ. 
*£ l lồ — SẼ HR. 1⁄4 IR E3 Hù.. HỊỊ DĐ 
Z Si BHJ ‡H {ĐL. — Đồ ngu sỉ! Cả đời 


ngươi nếu có kiến giải này thì cô phụ đôi 
mắt của ngươi, run lấy bẩy như ngựa lừa 
đi trên băng mỏng«. 


LÃNH CHỈ 4 # 

Lãnh ngộ thiền chỉ. Tiết Linh Nham Trọng 
An Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »{ế 
ñB JH| Ji ÿ3 đế II. lý fh PE jã Rk 7ú, 






































Kế SỐ #.V Z6 W ŸẤ 7K N › — Chư Phật 
ba đời DI không nói có, như uống thuốc 
độc nhặt hoa châm. Tổ sư sảu đời trong có 
tìm không, như khi mò trăng đây nước.« 


LÃNG HUY SỰ ÿÿJ #‡ *## (1845-1910) 


Thiền tăng đời Thanh, họ Xử, tên Sự, tự 
Lãng Huy, người xứ Vĩnh Gia (Ôn Châu, 
Chiết Giang). Nối pháp Thiền sư Đức Từ 
Diễn, đời thứ 47 hệ Nam Nhạc. Trụ trì 
chùa Thiên Mân, Giang Đô. Có ngữ lục 
truyền lại đời. 





ñl ‡H 2. HỊ 8l . - Về sau, sư yết 
kiến Viên Ngộ ở Tưởng Sơn; khi ấy Phật 
Tính đang làm Tọa nguyên, sự thưa hỏi 
ông ta, liên lãnh ngộ thiên chỉ«. 





LÃNH CHÚNG 4ñ # 

Dẫn đầu chư tăng, thống lãnh tăng chúng. 
Tông Môn Võ Khó ghi: »( 3i jậ. ?i 
M ) Èï 3š i lì, 4 rh‡H 31, R 
5B 3 2K  lll › — (Phúc Nham Tân Hòa 
thượng) ban đâu đến Động Sơn, kh hợp 
nhau trong thất, ngài Chân Tịnh cử sư làm 
Thủ tọa dẫn đâu chư tăng«. 









































409 


LÃNH ĐỊA LÝ HỌC KHÁCH THUNG *‡ lh H #8 2 # 





LÃNH ĐỊA LÝ HỌC KHÁCH 
THUNG ‡, # # ‡ ä 


Bắt chước theo người làm công quả. Lãnh 
địa: Nơi vắng vẻ. Khách thung: Chỉ cho 
Lục tổ Huệ Năng giã gạo 8 tháng nơi Ngũ 
tổ Hoằng Nhẫn ở núi Hoàng Mai. Cả câu 
có nghĩa: Ở nơi vắng vẻ bắt chước Lục Tổ 
làm công quả. Tiết Sở Thạch Kỳ Thiền sư 
thị chúng trong ThQST ghi: »J< Z_. Xử 
 #í #® ÃIl fk 3 "l li f7. 2% # 
+2 2š HH 2 Z li H . !$ Hh 

#Pt, Ä #. II — Ùò†f f8 lm 
®v YW bà Š Bí. RỊ 8# R IE Z ñ iế 
Ìú È&. — Trái lại, nếu thiên giả không 
biết ý theo nghĩa lý mà tu hành, không để ÿ 
đến bản phận sự, không tham cứu cho rõ 
bản lai diện mục, mà chỉ bắt chước theo 
người làm công quả và một lòng mong cẩu 
phúc huệ, tiêu trừ nghiệp chướng thì vẫn 
côn xa lìa Phát đạo chân chính«. 




















XmN-:) 











LÃNH TRAI DẠ THOẠI 3 8#  # 


Sách, 10 quyền, do Huệ Hồng soạn vào đời 
Tống. Sách này tạp ghi về những điều thấy 
nghe, phần lớn là bàn luận về thơ. Tác giả 
ghi lại mối quan hệ giữa Thiền cùng thơ 
ca, thể hiện sự tương quan mật thiết giữa 
Phật giáo và văn học. Sách này văn 
chương trong sáng, đậm đà thiền vị, có bản 
1n của Trung Hoa Thư Cục. 


LAO CƯỜNG % ?# 


Kiên cường, kiên định. Uyển Lăng Lục 
ghi: »lñ| . f[ # & Xñ XE. lữ x. 
EU Dị b7 — ?E%4 Mi. 

: Thế nào là tỉnh tắn? Sư nói: Không 
m ' tới thân tâm, đây là tỉnh tấn kiên 
cường hạng nhắt.« 












































LAO LẠC ®# # 

Khó khăn, chán nản. Tông Môn Võ Khô 
ghỉ: »Ä 7K ‡H m 2Ä 5ã IEs šấ Bá Áo 
?⁄ lRỹ °E #ã 7Ÿ. 4 ® 8H: it T 
Z4 H7 tí lầ| ãL #t ‹› - Đại Thừa tướng 
Lữ Móng Chính, quê ở Lạc Dương, thuở 
hàn vỉ cuộc sống khó khăn. Suốt cả tháng 
tuyết rơi nhiêu, ông đến khắp nhà bạn bè 
giàu có nhưng ít có ai chu cấp.« 












































LAO LAO # # 
Bận rộn, vất vả. ÄMinh Giác ngữ lục q. 2 
2 2 1 4 ìŸ# ÙbÚ. — PEïế M 


ghi: »27 27 
Vất vả việc đời theo chìm 





1 4o 


nói, một tính sáng ngời từ Xưa nay.« 








LAO LỮ 3% 4ä 

Chỉ cho người tùng sự tạp dịch trong tự 
viện. Tiết Tướng quốc Bùi Hưu cư sĩ trong 
NĐNN q. 4 ghi: »ï# (C †§  ï# ) X# lữ 
ĐJ l 5í tí ĐH Z II iầ 4 À 2 #4 3ñ 
#. ìlÚR Z1. lủ Wš WÑ lí . — Thiên 
sư Hy Vận ban đâu ở núi Hoàng Bá thuộc 
Lĩnh Nam bỏ chúng mà vào tỉnh xá Đại 
An, che giấu tông tích làm lao lữ quét dọn 
điện đường.« 























LAO SINH #3 + 

1. Cuộc sống vất vả. Tiết Khô Mộc Thành 
Thiền sư trong GTPĐL q. 26 gh1: »Trần 
thế lao sinh tảo vãn hưu? Tùy ba trục lãng 
mạn du du. Như kim lâm hạ an thiển 
khách, kỷ cá vô tâm đắc đáo đầu? — Trần 
thể lao sinh khi nào ngừng? Theo mòi đuối 
sóng mãi lênh đênh. Hôm nay dưới cội làm 
thiển khách, máy kẻ vô tâm được như 
vây?« 

2. Chúng sinh lao khổ. Tiết Vân Cư Liễu 
Nguyên Thiền sư trong NĐHN dq. l6 ghi: 
»]- 27 ññ fÈ 4 44 .H.HỨ. ?ứ j§ Z2 





410 


LÃO CỔ CHÙY + r ÿ#š 








M4 ñ8 2N ŸŠ . — Mười phương chư Phật 
đêu ngồi trước mặt thường vì chúng sinh 
lao khó diện nói đại pháp.« 


LAO TỪ # # 

Kiên quyết từ chối. Tiết Thạch Sương 
Khánh Chư Thiền sư trong NĐHN dq. Š 
ghi: »J# {z 2 li Hl 1l #t., H2 #5. 
Hịi 7E Ñ# 4 ý s — Vua Đường Hy Tông 
nghe đạo hạnh của sự bèn ban cho tử y, sư 
kiên quyết từ chối không nhận.« 











LÃO AN QUỐC SƯ % +% BỊ Éặ 
X. Huệ An. 


LÃO BÀ TÂM # 3# s› 

Tấm lòng từ bị của bà già, chỉ cho sự tận 
tình khuyên bảo, hướng dẫn người học để 
giúp họ lãnh ngộ. Việc làm này không hợp 
với nguyên tắc mà nhà thiền cung cấp như: 
Chăng lập văn tự, đốn ngộ tự tâm... 
CĐTĐL q. 21 ghi: »||: “Z ÀÑ ‡§ H # 
||, ⁄; ñf Hh Xế đã , “THÍ - #8 3M I 
HH El: 3š f lẻ 4 3š sà. — Vị tăng 
hỏi: Học nhân căn tính chậm chạp, xin Sự 
từ bị phương tiện mở ra một con đường! 
Sư nói: Cải này là lão bà tâm.« 
































LÃO BÀ TÂM THIẾT + 3# +: 3 

Nghĩa là lòng từ bi tha thiết của Thiền sư, 
thường dùng ngôn cú để khải phát người 
học tỉnh ngộ. Vô Môn Quan ghi: »Š J§ ÿt 
3. SA #. 1 Adò, NEW 
hh . đ* f H†ñÍ. H 8M, M 
đ Mì ñÈ.V BH ÿý %3 2b. HỆ RE  Ƒ1, 
HH # lãñ. Z % 4ò ÚJ. #8 #8 
đi. — ĐỆ #-ma từ Ấn Độ sang không 
chấp vào văn tự, chỉ thắng tâm người, thấy 
tính thành Phật. Nói chỉ thẳng đã là quanh 
co rồi; còn nói thành Phật thì càng thêm 














~ 
















































































lải nhải. Đã là vô môn thì nhân đâu có cửa 
vào, lòng từ bị tha thiết tiếng xâu lưu 
truyền.« 


LÃO BÀ THIỀN +% 3# z#ÿ 

Loại Thiền có cách thức dạy người rất thân 
thiết, đặn dò người học nhiều lần. Từ ngữ 
này hàm ý chê bai. Phần Khám Biện . 
Lâm Tế lục (Đại 47, 503 trung) ghi: »Ÿ‡ {kL 





Đ # †ñ xã: THỊ Bộ ðI ñ f.  lã % 
3š TM. lữ Ùf 2h Mỹ 5. NI H — $% 





HWÑ. — Phổ Hóa lấy tay chỉ và nói: Hà 
Dương là cô dâu, Mộc Tháp lão bà thiên, 
Lâm Tế đứa ở đợ có đủ ] con mắt«. 

Ngoài ra, trong Nguyên Khúc, có câu nói 
trong mộng của Đông Pha: »Cát đằng cắt 
đứt lão bà thiên«. 


LÃO BÀ THUYẾT THOẠI #4 3# ở 
E2 

Lòng dạ từ bi nói lắm điều. Vớn 
quảng lục q. thượng: » E- 3“ 2. ‡š 


Môn 
kỳ# 




















Ti NA Á. EH Jš Z 3# ñn ấn. 
MúH%®®#®#.®##H#uf ƒ. E ® 








F 3 lR ít l ữu. 3š #ƒ {X. 4t ñ 
ïš }MH fE {l #.. ĐI †Ð — l  F‹ 
— Sw thượng đường nói: Ta với ngươi bình 
đẳng, gặp người biết JISưỜi. Tại sao ta vì 
lòng từ bỉ nói lắm điều mà ngươi tự mình 
không hiểu, mỗi ngày ăn no đi ra lại ẩi vào 
tìm kiếm cái bát gì! Một lũ chỗn tỉnh này 
nương tựa nơi đây để làm gì! Sư lấy gậy 
cùng một lúc đuổi hết ra ngoài.« 





LÃO CỔ CHÙY #% # #¿ 
Còn gọi: Cổ chu) thiển. Cái đùi được trui 
già, chỉ Thiền sư già có cơ phong sắc bén. 
Tiết Vân Am Văn Thiền sư trong GTPĐL 
q. 26 ghi: »8#: — #E J1: ‡È| 3# Á HỊ 

HHỊ SA. U36: ®. )# 








411 


LÃO CƠ DUYÊN # ‡# # 

















Xi, Hị RỊ ff ñ ÀÁ . Hữ El: 
5 Mi f Z tị #Œ. Ø7 ƒfQ lún ƒ #6 
šF. #& H 2 8M 7| 7E. 4K Ỳh 
s — Nếu công án, Tam Thánh nói: Ta 
gặp người thì đưa ra, đưa ra tức là không 
vì người. Hưng Hóa nói: Ta gặp người thì 
chẳng đưa ra, đưa ra tức là vì người. Sư 
nói: Nhìn xem hai lão Thiên sư cơ phong 
sắc bén này trộm được chút ít gia sản của 
Lâm TẾ rồi tự chia cương giới, khí thế 
xông khắp vũ trụ.« 






































EỲ TH HẦM 














LÃO CƠ DUYÊN + 14 # 

Từ để gọi các thiền sư già tinh tường về cơ 
phong. Tiết Phù Sơn Pháp Viễn Thiền sư 
trong NĐHN q. 12 ghi: »È 'h C BỊ BX l2 























# ›) J1 Bà v # ? ñR lHỊ 3% H: 1 ĐJ 
SẼ Ml šH Jí MH ð. 4 H R  #Z j# 











#. Dĩ f8 Pr3Z.v ]E †R HỊ ÿŠ đò HH, 
% Ñế f1  # E ñ ! — Văn Trung (tức 
Âu Pijie Tu) càng xuýt xoa, thong thả 
bảo người bạn đồng liêu rằng: Tôi ban đầu 
còn nghỉ việc ngộ thiên là lời nói dối. Hôm 
nay xem thấy sở đắc của lão cơ duyên này 
(chỉ thiên sư Pháp Viễn), nếu chẳng ngộ 
mìinh tâm địa, đâu thể có được diệu chỉ 
này«. 

















LÃO DÃ HỒ # ## z£ 

Con cáo già. Lời mắng đối với lão thiền sư. 
Tiết Đại Điên Bảo Thông Thiền sư trong 
NĐNN q. 5 ghi: »— H. i# }È  Ý Jl 
Fấm‹. #- ft Elä\WX. ñữ ĐI 7 4H 
# ÑẤÑHỉTH: 8#? H: #8 
Hl El: 2X 4 #ƒ ý, 4+ ? ƒ Ấ 
Ä ¿ — Một hôm sư đang cẩm đồ gãi ngứa 
đi dưới hành lang, gặp một ông tăng chào 
hỏi, sư lấy đồ gãi ngứa đánh vào miệng 
ông tăng, hỏi: Hiểu chăng? Tăng thưa: 
Không hiểu. Sư nói: Con cáo già Đại Điên 

















này chưa từng cô phụ người. « 


LÃO ĐẠI TRÙNG # % #& 

Con cọp già. Dụ cho lão thiền sư tỉnh 
thông về cơ phong. Tổng Môn Võ Khó ghi: 
»IB| †R HH — Z Elo {tù C ‡§ 3š ïã 





























lú ) kEi: ®ñâ. 1# ä ăn lý đ Z 2b 
-E®%‹ ft — MM ñJ. {fF ƒ 2M. 














3È ll Z:  R . — Viên Ngộ nói với Nhị 
Lão rằng: Ông ta (chỉ Hòa thượng Pháp 
Diễn) quả thực biết ăn nói, còn bọn ta khi 
nói phí biết bao công phu! Ông ta chỉ cần 
một hai câu là xong, đúng là con cọp già.« 


LÃO ĐẢO +# #| 

Già yếu. Tiết Phong Huyệt Diên Chiểu 
thiền sư trong NĐHN q. I1 ghi: »⁄} fE 
% lễ từ Bl. Z fl“| l Ẩl đE ƒ XU. — 
Thiếu niên từng quyết định trận long xà, 
khi già yếu còn nghe bài ca trẻ con.« 




















LÃO ĐỐNG NÙNG # 3 ## 

Lão già mũi đãi lòng thòng, hiểu rộng ra là 
Lão già trẻ nít, Lão già ngây ngô. Lời 
mắng yêu các vị Thiền sư già. Tiết Liên 
Châu Bảo Hoa Hòa thượng trong NĐÐĐHN q. 




















15 ghi: »l] # ff ll X ® El: XÃ M2 7X 
Đ J4 ‡H #6. Kí fỊ #x # 5 R. Ä 





























EHL: Z&3X = 3f 3X. lữ H 7N ## K‹ 
HỊ |] *Z. 77 El: lề # )§ B8 1E ® J# 


Bữi — Nhân có vị tăng hỏi ngài Đại 

















H ñữ s 
Dung rằng: Sau khi vua ban cho cái áo 6 
thù, sư lấy gì để báo đáp Hoàng ân? Dung 
đáp: Khi đến mặc áo 3 sự thanh tịnh, lúc 
về treo áo 6 thù. Sư nghe nói, liễn bảo: 
Lão già mũi đãi lòng thòng này nói cái gì 
thé?«. 


LÃO LƯU # #| 
Thiền tăng Chi Thiện đời Tống về già 


412 


LÃO THIỀN MA # 3# 





không bao giờ xuống núi, ngày đêm đóng 
cửa ngồi thiền. Bởi sư họ Lưu nên tùng 
lâm tôn xưng sư là Lão Lưu. X. Chi Thiện. 


LÃO MA VƯƠNG # # # 

Lời mắng các vị thiền sư già. Tiết Tịnh Từ 
Ngạn Sung Thiền sư trong NĐHN q. 20 
ghi: 

Bý 1H Ấï fli Z jễ + 

Thị Jhị ®È Iê j4 ïg 3t: 

LI 4Ð tL 4š MỊ ƒÿ ‡H 

2 ãm ñI Bị lê ñã 27 

»Nam Sơn hữu cá lão ma vương 

Quýnh quýnh song mâu phóng điện quang 
Khẩu tợ huyết bồn ha Phật Tổ 

Nha như kiếm thọ mạ chư phương«. 

»Nam Sơn có một lão ma Vương 

Đôi mắt sáng lòe ánh chớp buông 

Miệng dường chậu máu quở Phật Tổ 

Răng như kiếm bén mắng chư phương«. 





























LÃO NGỐC NÔ # &# + 

Lão trọc. Lời mắng các vị Hòa thượng già. 
Lâm TẾ ngữ lục ghi: »Bất thức hảo ỗ lão 
ngốc nô!«. »4* ñlủ #ƒ Ä§ 4 Z Í{_. — Lão 
trọc chẳng biết tốt xâu«. 


LÃO QUÁN HÒA THƯỢNG +# ÿi, 
Thiền tăng Linh Quán đời Đường, người 
đời gọi là »Lão Quán Hòa thượng«. X. 
Linh Quán. 


LÃO SƯ * ff 

Lão thiền sư. Huệ Tịch ngữ lục ghi: »jj# 5B 
+: lề fãñ Z HỊ ( †ñ 5 # Xf HỊ ) 4 
lÑ ñH 3Z Hụ Ấ€ HH JII., 7ú ZR Š Í:. — 
Nham Đâu nói: Cái lão thiền sư này 
(Thiên sư Huệ Tịch) ta tưởng đâu bị giấy 
nát chôn vùi rồi, thì ra vẫn còn.« 









































LÃO TẠO HỒ # J# # 

Lão Hồ tanh hôi. Lời chê người Hồ lớn 
tuổi, phần lớn chỉ Sơ tô Thiền tông là Bồ- 
đề-đạt- ma. Tiết Long Tường Nam Nhã 
Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »—ˆ 3l 3 
=#. lkfI #. H& BH. 3 
JE Z l H. 2 fẩ Ñữ W. — lý XR 
Jf.. — Nhị Tổ lạy 3 lạy rồi trở về chỗ cũ 
mà đứng, đã là ổn đáng mọi bê. Lão Hồ 
tạnh hồi Đạt-ma còn phán chia da túy 
khiến cho một phen rộn ràng«. 














LÃO THIỀN 

1. Lão thiền sư. Lời bố sung của cư sĩ An 
Văn trong phần cuối quyên Vô Môn Quan 
ghi: »4t Ƒ'J Z ##.. ƒE ỨH -E /\ HỊ äE , 
JỊ ÉW tị ## 24 2® ‹ ⁄ ÍM?í MỊ 8 ^ 
4ä ZBiH‡† ƒ. #M: #f#‹ - 
Lão thiên sư Vô Môn sáng tác 48 tắc ngữ 
phán đoán công án cô đức, giống như 
người bản bánh dâu khiến kẻ nào mua ăn 
thì nuốt vào hay ói ra cũng không được.« 
2. Hiệu của Thiền tăng Sĩ Khuê đời Tống. 
X. Sĩ Khuê. 













































































LÃO THIỀN MA +# 3# #š 

Lời mắng các vị thiền sư già. Bài thơ Tống 
Ngang Duy-na xuất lãnh trong MANL ghi: 
z II F # Zñ Bề 

12 fR 2X J IỆ }li 

#ï #ï #I [1 #ã lñl ñ 

ñi 3E 1E fW f0 tị 

»Vân Hoàng sơn hạ lão thiên ma 

Lăng bề tông phong tội quá đa 

Quân nhược đáo môn thâm vấn tắn 

Khán cừ kỹ lưỡng phục như hà?« 

»Dưới núi Vân Hoàng lão thiên ma 

Xúc phạm tông phong tội lỗi nhiễu 

Nếu anh đến cửa siêng thưa hỏi 

Coi y tử tế được bao nhiêu?« 


ờÀ 











413 


LÃO TÚC #: †š 





Nhà Thiền thường dùng những lời quở 
Phật mắng Tổ, cũng là một thứ cơ phong 
được lập bày; phần lớn những lời mắng 
giống nhau, đôi khi chăng phải thật mắng, 
đôi khi hàm ngữ khí khen ngợi, thường là 
lời gọi đùa hàm ý xưng tụng thân mật. Từ 
đó, người ta thấy được ngôn ngữ đặc sắc 
trong nhà thiền. 


LÃO TÚC +% 73 
Thiền sư già. Phần Công án của tắc 88, 
Bích Nham lục q. 9 (Đại 48, 212 hạ) ghi: 





(năm 1603) đời Minh, hưởng thọ 61 tuổi, 
Tăng lạp 44, Giới lạp 41, Pháp lạp 30«. 


LẠP NGUYỆT PHIẾN TỬ /#, N ä 
+ 

Lạp nguyệt là tháng chạp âm lịch, thời gian 
này không cần đến chiếc quạt, dụ cho ngôn 
cú tri giải vô dụng, thừa thải. Tiết Tiên 
Thiên thiền sư trong NĐHN q. 5 ghi: »Í# 


















































`... äã J 22 TH. đủ 1H ƑŠ 
# R| 4+. 435 = Rñ li Ñ #. TE lẽ 
“E‡x⁄- Huyễn sa dạy chúng: Các thiên sư 
già ở khắp nơi đều nói tiếp vật lợi sinh, 
chợt gặp ba loại người bệnh đến, làm sao 
mà tiếp?«. 





LẠP 7#. 

Lượng từ dùng để tính tuôi của người xuất 
gia theo đạo Phật. Tùy cách tính theo năm 
xuất gia, thụ giới, nhập hạ an cư mà có các 
tên gọi khác nhau: 

— Tăng lạp: Số tuổi của người xuất gia 
được tính kể từ lúc cạo tóc vào chùa. 

— G"mới lạp = Huệ mạng: Số tuổi của 
người xuất gia được tính kể từ lúc được thụ 
giới Cụ túc. 

— Pháp lạp = Hạ lạp: Số tuổi của người 
xuất gia được tính sau khi thụ giới và mỗi 
năm phải có nhập hạ an cư. 

Truyện Chân Khả Đại Sư trong Ván Cư 
Sơn Chí ghi: »?E }Š HỊ 3š 3ï — -†- — E 
( 2 ấp LẠ T LỢU Độ HjY He A 
—#(C 2 7u 1603 # ) HE 7X † — 
j v ft lữ JW -†- PH 4 , 7# Hã JW -|- —- 
4v 3š lẤ — -† %4: ‹ — Sư sinh vào niên 
hiệu Gia Tĩnh thứ 22 (năm 1543) đời 
Minh, tịch vào miên hiệu Vạn Lịch thứ 3l 





























#®.. ý jR 4 H,. H FHl: 4 H 3 Hš 
Hữ. lã li W X ZÃ #& H 1 #i # ! 
EH: 3 H # LI, Hữ Ä1 RH BH, 4ï ZE 
M fñỦ H< H ml É ÍE J#? — Tăng tham 


vấn, vừa mới trải lọa cụ, sư nói: Chẳng 
cân trò chuyện cùng nhau, hãy trả lại cho 
ta đạo lý lúc vẻ đẹp chưa sinh. Tăng nói: 
Con có miệng, nếu câm ổi thì thật nhàn 
rồi, chết khô sở mà tìm ngôn cú tri giải để 
làm g1?« 


LẠP NGUYỆT TAM THẬP DẠ !#. ñ 
=+® 

Đêm ba mươi tháng chạp tức ngày cuối 
cùng của một năm, nhà Thiền dùng để chỉ 
đời người sắp hết, giờ chết gần kề. Uyển 
Lăng lục ghi: »ÝÄ fÍi 3ï †TÏ 2 TM ‹ 
= †® #l®. # lý fñẩ #4 ñL. — Từ 
trước nếu chẳng lo tu cho triệt ngộ, thì 
đêm ba mươi tháng chạp đến, tha hỗ cho 
ngươi rồi loạn.« 
































LĂNG ĐOẠT '# £ 

Xâm nhập, thay thế. Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: 
»Ị lã + Bà H TH Bá . Mũ “š 2 FE 
JW #R 4 ##.. — Cảnh sáng tối tự thay thể 
nhau, còn nh hư không bao la, không 


thay đổi«. 











LĂNG-GIÀ KINH 3# 4 # 
Gọi đủ: Lăng-già A-bạt-äa-la Bảo Kinh. 


414 


LĂNG-GIÀ SƯ TƯ KÝ ‡## jII H # šu 





Kinh, 4 quyền, do Phật Thích-ca-mâu-nI 
thuyết tại núi Lăng-già, được xếp vào Đại 
Chính Tạng tập 16, trang 480, 514, 587. 
Lăng-già: Tên núi. A-bạt-đa-la: dịch âm 
tiếng Phạn, có nghĩa là tiến vào. Toàn câu 
có nghĩa là Kinh báu do Đức Phật vào núi 
Lăng-già để thuyết. Kinh này tuyên thuyết 
thế giới vạn vật đều do tâm tạo, đối tượng 
nhận thức của chúng ta chẳng phải ở ngoại 
giới mà ở nội tâm. Đây là kinh điển đại 
biểu tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Có 3 bản 
dịch kinh này từ Phạn sang Hán như sau: 

1. Bản thời Lưu Tống do Cầu-na Bạt-đà-la 
dịch, còn gọi Tống dịch Lăng-già Kinh, Tứ 
quyền Lăng-già Kinh. 

2. Nhập Lăng-già Kinh do Bồ-đề-lưu-chi 
dịch vào thời Bắc Ngụy, còn gọi: Thập 
quyền Lăng-già Kinh, Ngụy dịch Lăng-già 
Kinh. 

3. Đại Thừa Nhập Lăng-già Kinh do Thật- 
xoA-nan-đà dịch vào đời Đường, còn gọi: 
Thất quyển Lăng-già Kinh, Đường dịch 
Lăng-già Kinh. 

Tứ quyền Lăng-già Kinh được Sơ tổ Bồ-đề 
Đạt-ma phó chúc cho Huệ Khả là bộ sách 
được Thiền tông đặc biệt xem trọng. Vào 
thời Nam Bắc Triều kinh này chưa được 
phổ cập. Đến đời Đường theo đà phát triển 
của Thiền tông, Kinh Lăng-già mới được 
chú ý. Thời ấy cũng thấy xuất hiện các từ 
Lăng-già Tông, Lăng-già sư. Từ sự ghi 
chép các sách »Lăng-già Nhân Pháp Chí<, 
»Lăng-già Sư Tư Ký«, người ta có thể thấy 
rằng trong thời gian ấy các sư dùng kinh 
này làm tín vật y cứ để truyền thừa, phân 
chia Thiền ra làm 4 loại: Ngu phu sở hành 
thiền, Quán sát nghĩa thiền, Phan duyên 
như thiền, Như Lai thiền. Kinh này là văn 
hiến đáng được giới nghiên cứu Thiền tông 
xem trọng. 


LĂNG-GIÀ SƯ TƯ KÝ 3# # É # ‡e 
Còn gọi: Lăng-già Sư Tư Huyết Mạch Kỷ. 
Ký, 1 quyền, do Tịnh Giác biên tập vào đời 
Đường, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 
85, trang 1283. Sách này ghi chép lại quá 
trình truyền thừa Kinh Lăng-già trải qua 8 
đời. Tác giả đứng trên lập trường Thiền 
tông Bắc Tông để soạn thuật lịch sử truyền 
thừa Thiền tông vào thời kỳ đầu. Do vì 
thuở sơ kỳ, các bậc Tông sư truyền pháp 
đặc biệt xem trọng Kinh Lăng-già, nên đặt 
tên sách này là »Lăng-già Sư Tư Ký«. 

Nội dung theo thứ tự gồm: 

1. Cầu-na Bạt-đà-la, dịch giả Kinh Lăng- 
già. 

2. Bồ-đề Đạt-ma. 

3. Huệ Khả 

4. Tăng Xán 

5. Đạo Tín. 

6. Hoằng Nhẫn 

7. Thần Tú, Huyền Trách, Lão An. 

§. Phổ Tịch, Kính Hiền, Nghĩa Phúc, Huệ 
Phúc. 

Tám đời truyền thừa này đều thuộc hệ 
thống Thiền tông Bắc Tông. 

Nội dung sách này chăng những là truyện 
ký mà còn là tư liệu bao quát các tư tưởng 
Thiền tông như: 

— Thuyết »Tứ chủng an tâm« trong truyện 
Cầu-na Bạt-đà-la. 

— Tư tưởng Hoa Nghiêm »Nhất tức nhất 
thiết« trong truyện Tăng Xán. 

— Thuyết »Tức tâm tức Phật«  »Nhất 
hạnh tam muội«, »Thủ nhất bất di« trong 
truyện Đạo Tín. 

Ngoài ra còn nói đến công phu tọa thiền, 
việc Hoằng Nhẫn phó pháp cùng với chỗ 
thuật của Đàn Kinh thấy có điểm bất đồng. 
Sách này là văn hiến quan trọng để nghiên 


415 


LĂNG NGHIÊM TỰ ‡# Ñ 5 





cứu lịch sử Thiền tông vào thời kỳ đầu. 
Nguyên bản sách này hiện còn ở Viện Bảo 
Tàng Đại Anh tại London, Thư viện quốc 
gia tại Par1s. 


LĂNG NGHIÊM TỰ 3# # 3 

Chùa cách thành phố Trạm Giang, tỉnh 
Quảng Đông, Trung Quốc 20km về phía 
tây nam. Chùa này nguyên là đền thờ Linh 
Huệ Hầu. Khoảng niên hiệu Tĩnh Khang 
(1126-1127) đời Tống tăng nhân Tôn 
Tổâng đổi nó thành thiền am. Niên hiệu 
Kiến Viêm thứ 3 (1129) Lý Cương bị 
giáng chức và đày đến Lôi Châu, giao du 
với Tôn Tổng. Tôn Tổng đem ba chữ »Hồ 
Quang Nham« do Lý Cương viết khắc vào 
đá nơi đỉnh chùa. Về sau đổi tên là »Lăng 
Nghiêm Tự«, còn gọi là »Lăng Nham Tự«. 
Lưng chùa tựa Sư Lĩnh, mặt chùa đối diện 
Hồ Thủy, Phật điện xây dựng dưới mỏm 
núi, kiến trúc tinh xảo khác thường. 


LĂNG TẰNG # # 

Có cạnh có góc, khí thế oai nghiêm. Tiết 
Huệ Lâm Tông Bản Thiền sư trong NĐHN 
q. 16 ghi: »ðÄ JR| Íậ Ã. # 7 1Ð Hh. 




















tì ØlỦ Hệ J. J X 8X. kế fñ 2 
đã. ƒR §MÍW 7K. đl  EH ñE TL # 4 























 j§.. — Thượng đường: Đâu tròn giống 
trời, chân vuông tợ đất, dáng dấp oai 
nghiêm, chí khí trượng phu. Xô ngã núi Tu- 
di, đá đồ Hương Thủy, Đé Thích cùng 
Long vương không có chỗ dung thân«. 


LĂNG TẰNG ‡ÿ # 

Cao vút một mình. Phần Dương ngữ lục q. 
thượng: »‡ï l ‡ÿ J 3 32 fH.. 4? lữ 
†R H Ñ 2K s — Tháp đá cao vút cùng vũ 
trụ, linh vàng rung lắc động trời người«. 






































LÂM CƠ fẽ 3# 

Gặp cơ duyên, đối mặt thiền cơ. ðích 
Nham Lục q. l ghi: »8l Ö| Bữ BÉ. — {ĐI 
2 lỊ| + ?X |. ? ñã HỊ 8l Ñll Ñl đï . 
È # Bí 3M li #4 ÄM f8 HR H . — Triệu 
Châu lâm cơ giống như bảo kiếm Kim 
Cang Vương, ông do dự lập tức lấy đâu 
ông, luôn luôn ở trước mặt móc mắt Ông.« 









































Ty H 





LÂM DƯƠNG TỰ 

Thuộc khu núi Bắc Phong, cách trung tâm 
thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, 
Trung Quốc 19km. Là một trong năm đại 
thiền lâm của Phúc Châu. Theo »Tam Sơn 
Chí« ghi thì chùa xây cất vào niên hiệu 
Trường Hưng thứ 2 (931) đời Hậu Đường, 
ban đầu gọi là »Lâm Dương Viện«. Theo 
»Mân Đô Ký« thì chùa lập vào niên hiệu 
Thiên Phúc thứ 1 (936) đời Hậu Tắn. Đầu 
đời Minh chùa bị phá hủy. Niên hiệu Vạn 
Lịch thứ 40 (1612) xây dựng lại, đổi viện 
thành chùa, sau lại bị phá hủy. Tự vũ hiện 
còn là do Cổ Nguyệt, Viên Lãng trụ trì 
chùa Dũng Tuyền, Cổ Sơn quyên góp vật 
tư xây cất lại vào khoảng niên hiệu Quang 
Tự (1875-1908) đời Thanh, đổi tên là 
»Lâm Dương Tự«. Quần thể kiến trúc đại 
khái mô phỏng chùa Dũng Tuyên, Cổ Sơn, 
lẫy Thiên vương điện, Đại hùng bảo điện, 
Pháp đường làm kiến trúc chủ thể trục 
giữa, hai bên đứng sừng sững lầu chuông 
lầu trống, thiền đường bên cạnh, tăng thất, 
khách sảnh, quy mô hùng vĩ. Phía tây chùa 
có tháp cất giữ xương cốt của Thiền sư Ấn 
Sơn xây vào niên hiệu Vĩnh Định thứ 4 
(560) đời Trần Nam Triều. 


LÂM GIAN LỤC 3+ H # 
Bút ký, 2 quyền, do Huệ Hồng soạn vào 
đời Tống, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 


416 


LÂM TẾ TỰ lã sẽ 





148, trang 585. Nội dung gồm có những lời 
ứng đối, bàn luận đạo lý của Huệ Hồng với 
các bậc thắng sĩ trong nhà thiền về: Những 
phẩm hạnh thanh cao của chư Tôn túc, các 
loại di huấn trong tùng lâm, ý chỉ vi diệu 
của chư Phật Bồ Tát và sự tích tham thiền 
của các hiền sĩ đại phu. Tổng cộng hơn 100 
thiên, thường được lưu truyền rộng rãi 
trong tùng lâm. Huệ Hồng còn trứ tác 
»Lâm Gian Hậu Lục« l quyền, chính là 
các phần tán, minh, tự trong »Thạch Môn 
Văn Tự Thiền« từ quyền thứ 17 đến quyền 
20 cũng do sư soạn ra, và sách này cũng 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 148, trang 
648. 


LÂM HẠ #3 T 

Còn gọi: Lâm (uyên. Trong rừng núi, chỉ 
cho chỗ tu hành của tăng nhân xa lìa trần 
tục. Như Tịnh ngữ lục q. thượng ghi: »‡R 
EM fflỦ, Hi f[ 5# H? — Kẻ hạ thân 
làm tăng trong rừng núi cử xướng như thế 
nào?« 





LÂM TẾ LỤC Iẽ 3# # 

Gọi đủ: Trấn Châu Lâm Tế Huệ Chiếu 
Thiển sư ngữ lục. Còn gọi: Lâm Tế Nghĩa 
Huyễn Thiên sư ngữ lục. Ngữ lục, 1 quyên, 
do Lâm Tế Nghĩa Huyền soạn vào đời 
Đường, Tam Thánh Huệ Nhiên biên tập, 
được xếp vào Đại Chính Tạng tập 47, trang 
495. Nội dung thu thập pháp ngữ của thiền 
sư Nghĩa Huyền, Tổ tông Lâm Tế. Nội 
dung phân ra 3 phần: Ngữ lục, Khám biện, 
Hành lục. 


LÂM TẾ TÔNG !# 3Ÿ # 

Một trong ngũ gia (5 nhà) của Thiền tông 
Trung Quốc, thuộc hệ Nam Nhạc. Tổ sáng 
lập là thiền sư Nghĩa Huyền (?-867) sông 


vào đời Đường, do vì Tổ trụ trì thiền viện 
Lâm Tế thuộc Hà Bắc nên gọi là tông Lâm 
Tế. Môn phong tông này cao vút, tiếp dẫn 
người học bằng phương pháp đánh và hét 
rất mạnh mẽ thăng thắn, chiếu dụng đều 
thực hành. Con cháu tông Lâm Tế rất đông 
đúc, đến đời Bắc Tống lại phân ra 2 phái là 
Hoàng Long và Dương Kỳ, pháp mạch kéo 
dài mãi đến ngày nay. Pháp Diễn ngữ lục 
q. thượng ghi: »Íƒ‡† |ñ]: 1H f[ &* Bún ðŸ ƑF 
? lHỦ 2š: Tỉ DI lqẬ Hí s — Tăng hỏi: 
Thế nào là tông Lâm Tế? Sư đáp: Kẻ ngũ 
nghịch nghe tiếng sám«. Duy Tắc ngữ lục 
q. 9 ghi: »lli Ùf 2K EỆ ! 2š ŠMU . Hị Z# ïg 
l\. 6 A 6 Hị. HR HH 3f ÍT7 s - Tông 
Lâm Tế đánh và hét xen nhau như sắm nổ 
điện chớp, đoạt nhân đoạt cảnh, chiếu 
dụng đồng thời«. 















































LÂM TẾ TÔNG CHỈ f§ 3‡ + E 

Sách, 1 quyền, do Huệ Hồng soạn vào đời 
Tống, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
111, trang 171. Tác giả dẫn ra các phần đề 
xướng của chư Tôn túc, Cổ đức, luận rõ về 
các pháp yếu: Thập trí đồng chân, Tứ tân 
chủ, Tam huyền tam yếu để hướng dẫn 
người học ngộ được tông chỉ đặc thù của 
tông Lâm Tế. 


LÂM TẾ TỰ ñ& 3 ‡ 

1. Còn gọi: Lâm TẾ viện. Chùa ở huyện 
Chính Định tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, 
được sáng lập vào niên hiệu Hưng Hòa thứ 
2 (540), đời Đông Ngụy. Khoảng niên hiệu 
Đại Trung (547-859) đời Đường, Nghĩa 
Huyền trụ chùa này, hoằng dương Thiền 
tông, lập ra tông Lâm Tế, người học bốn 
phương tụ về. Chùa vốn ở ngoài thành 
Chính Định, thôn Lâm Tế, năm 867 Nghĩa 
Huyền thị tịch, đệ tử ở trong thành Chính 


417 


LÂM TẾ TỰ TRỪNG LINH THÁP l#i ỳ 3? ìẽ # 1# 





Định xây tháp lưu giữ y bát, gọi là »Lâm 
Tế Tự Trừng Linh tháp«, chùa cũng dời 
vào trong thành. Đời Kim, đời Nguyên 
chùa được trùng tu nhiều lần. Niên hiệu 
Thiên Thuận (1457-1464) đời Minh, trong 
chùa có đúc thêm chuông Phạm. Sau đó 
chùa bị phá hủy, hiện đã được sửa lại mới. 

2. Chùa ở Viên Sơn thành phố Đài Bắc, 
tỉnh Đài Loan, được sáng lập vào niên hiệu 
Tuyên Thống thứ I (1909) đời Thanh, vốn 
là đạo tràng quan trọng của tông Lâm TẾ 
Nhật Bản. 

Năm 1945, chùa được tiếp quản do Pháp 
sư Bản Viên ở Quán Âm sơn, trải qua 
nhiều đời trụ trì giỏi giang của các vị Pháp 
sư như: Thạch Mãn, Tâm Ngộ, Bạch 
Thánh, chùa mới có quy mô như ngày nay. 


LÂM TẾ TỰ TRỪNG LINH THÁP 
đã XỆ Š‡ ¡£ Ä% 34 

Tháp năm trong thành huyện Chính Định, 
tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Do xây bằng 
gạch màu xanh lam nên gọi là »Thanh 
Chuyên Tháp« (Tháp gạch xanh). Chùa 
Lâm TẾ nguyên ở trong thôn Lâm Tế cách 
thành Chính Định 1km về phía đông nam, 
được xây cất vào niên hiệu Hưng Hòa thứ 
2 (S10) đời Đông Ngụy, vào cuối đời 
Đường, ngài Nghĩa Huyền sáng lập tông 
Lâm Tế ở đây. Đời Nam Tống tông này 
truyền vào Nhật Bản tín đồ rất đông. Hiện 
nay ở Nhật Bản không ít tín đồ Phật giáo 
vẫn xem chùa Lâm Tế ở Chính Định là cái 
nôi của tông phái này, tức là Tổ đình. Niên 
hiệu Hàm Thông thứ 8 (867) đời Đường, 
Nghĩa Huyền tịch, đệ tử ngài xây tháp lưu 
giữ y bát ở gác đông nam thành Chính 
Định, chùa Lâm TẾ cũng dời vào trong 
thành. Chùa sớm hư hủy, còn tháp được 
xây dựng lại vào khoảng niên hiệu Đại 


Định (1161-1189) đời Kim. Tháp cao 33 
mét, hình bát giác chín tầng mái kín. Tháp 
đứng trên bệ đá hình vuông, dưới bệ có 
nền đá hình bát giác, trên bệ là tòa Tu-di 
chạm trô rất đẹp, trên tòa Tu-di có bình tòa 
và lan can, trên nữa là tòa hoa sen. Trên 
tòa hoa sen là tầng thứ nhất của tháp. Tầng 
thứ nhất rất cao, bốn bên có dùng gạch 
khắc làm cửa số, cột trụ; trên củng môn 
chính diện đặt tắm biển »Lâm Tế Tự Trừng 
Linh Tháp«. Thân tháp gồm 9 tầng mái 
kín, có đấu củng nâng đỡ mái. Tháp này từ 
toàn thể đến cục bộ độ tỉ lệ xích rất nhỏ, do 
đó biểu lộ vẻ xinh xắn tỉnh tế. Đặc biệt là 
trên dưới không có phần rườm rà nên càng 
thấy thanh tú khả ái. Tháp tạo hình rất đẹp, 
kết cấu tỉnh xảo, điêu khắc tinh mỹ, hình 
dáng trong sáng, đúng là một kiệt tác trong 
các tháp mái liền kề. 


LÂM TẾ TƯỚNG QUẦN ## 3š 38 # 

Trong lúc hỏi đáp khám nghiệm nhau, 
Thầy trò của tông Lâm Tế thường dùng cơ 
phong đắp đổi cho nhau, đổi chủ làm 
khách, nhậm vận tự như, hoạt bát mà 
nghiêm khắc, phát huy cơ »Sinh, sát, dữ, 
đoạt« (Cứu sông, giết chết, cho, lấy) giống 
như sự quát nạt binh sĩ của vị Tướng quân. 
Đây là thí dụ để chỉ cho phong cách của 
tông Lâm Tế. 


LÂM THỜI lẽ t‡ 

Căn cứ thời cơ, khế hợp thời cơ. Tiết Thiên 
Đồng Hàm Kiệt thiền sư trong NĐHN dq. 
20 ghi: »ÍJl + 3% Ølj|. ấx ìñ lấi lÿ. — 
Như vua cẩm gươm giết tha đúng thời. « 














LẬP ĐỊA 3 
Đứng. Tiết Trúc Nguyên Tông Nguyên 
Am chủ trong NĐHN q. 20 ghi: »4ïv 


418 


LẬT CỨC BỒNG # j‡ ›# 

















#Š Ủl Z¿ ƒ. 3# J§ ÄX H Hị ®, 1h #t 
t X #, Im ‡# T # 37 HH , f 3% 
6 Hí . 7N Ä jí 2} ớ‹ — Nếu như 


ông già Thích-ca, đại sư Đị l-ma xuất 
hiện cũng khiến các vị ấy khoanh tay đứng 
sau lựng ta, cho dù dựng lông gáy cũng 
chưa phải đặc biệt.« 


LẬP ĐỊA KHẠP THỤY 3 3, §# tế 
Tuy đang đứng mà giống như ngủ gật, dụ 
cho sự mơ hồ. Tiết Quy Phong Huệ Quang 
thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »Íít ä À, 
ƒR IỊ ìš $l 3” HH liã HE . #R 2 #I 2% 'h 
Ñvk Äể ?M ƒ— l 2X Ñl ƒ tU. Í§ 2® 
fš . {H Eữ 2% là Ấh 2i ! — Các ngươi đến 
chỗ này chớ nên mơ hồ, đâu biết rằng nôi 
cơm trong nhà nhất thời bị mắt rồi, nếu 
các ngươi không tin thì trở về nhà kiểm tra 
xem!« 





























LẬP ĐỊA THÀNH PHẬT +3 3. 3 3% 
Chúng sinh đều có Phật tính, một niệm 
tỉnh ngộ liền lập tức thành Phật. Đây là 
phản ánh tư tưởng đốn ngộ của Thiền tông. 
Mật Am ngữ lục ghi: »†E Z. v37 HH JR 
Uù. XXZ #7. 2® 7Ð lã 4H. — Ngô thì 
lập tức thành Phật, mê thì mãi mãi luân 
hồi.« 


LẬP ĐỊA TỬ HÁN >3 #, # ;# 

Tuy đứng mà như người chết, dụ cho kẻ 
ngu si chậm lụt. Tiết Phần Dương Thiện 
Chiêu trong NĐHN dq. 11 ghi: »? bú 3} 
A5. HỊ ẾH }H ƒ}È Jã HH. 4 5ú ? 
Ủ À\. đñ # HH ZE BỸ. — Nếu thấy 
con người Phân Dương thì có thể làm thây 
cùng Tổ Phật. Còn như không thấy con 
người Phân Dương thì đêu là những kẻ 
neu sỉ chậm lụt.« 



































LẬP NGHĨA 3 š, 

Khi biện luận đạo pháp, đọ cơ phong, nếu 
nói ra trước tiên gọi là lập nghĩa. Tiết Huệ 
Trung Quốc sư trong TĐT q. 3 ghi: »fÍtJj E4 
`. E ñ8 36 ïX ". . 
ìÈ hữ HH: ñŠ ñÿ 3 3. 4E HH RỊ ñ.. 
Sự đang cùng luận nghĩa với li sư Tử 
Lân, khi môi vị lên ngồi xong, Pháp sư nói: 
Mời thầy lập nghĩa, tôi phá cho.« 
























































LẬP TĂNG 3 1# 

1. Thay thế tăng trụ trì tụ tập chúng tăng để 
diễn nói đạo pháp, gọi là lập tăng. Người 
lập tăng phải có địa vị nhất định trong tự 
viện (như Thủ tọa) hoặc người có trình độ 
khá cao về đạo pháp, phần nhiều do TRE 
trụ trì đề cử. Mật Am ngữ lục ghi: »ãÄ li 
3 Ƒí RE #Š ‡R EH TH Mú  đl . - Mời 
Hòa thượng Hạc Lâm Ấn, Thủ tọa Tiển 
đường lập tăng.« 

2. Thành lập đoàn thể tăng chúng. Tiết Tục 































































































Nghệ Ngôn trong NHQL q. 30 ghi: »#? 
fí . * j7 MÈH. Bò 4 2ý, 8H ØÂ 
3b BH {3 {ñ. tHị hi đš 32 — -Ƒ 4 TE. 
ÀX#Zl +. Ä& H tt 4:. TR ft Ã fñỦ 
{R 3š Bñ {kv TŒ ñX tHIH. 75 #8 5ƒ #7 
lí. bÄ 3í jƒ 3X. — ĐJ #l 1ã R§ 2. 








*£2 3 Z5.  X FX. - Có 
một vị tăng xuất gia từ nhỏ, hết lòng tham 
cứu, vượt trên những kẻ thể tục. Sư hơn 20 
năm ở trong nui rừng tịch mịch, được 
người khen ngợi. Đến khi cuối đời, chợt 
được vài người thế tục quy y liền muốn 
xuất thế, bèn cất chùa lập tăng, khai đường 
phó pháp, vì là miễn cưỡng mà làm, cho 
nên thân danh đêu mắt còn bị thiên hạ 
Cười. « 


LẬT CỨC BỒNG # #* # 


Còn gọi: Lái cức. Hạt có gai. Thiền tông 


419 


LẬU ĐẬU †§ 38 





dùng từ này để chỉ công án của người xưa. 
Tiết Khai thị Thiền nhân Lâm trong 
MANL ghi: »IE #ƒ À ÄÃ Mã ## nh ñí 
#5 \ ii R. fã JR Yf đi 
XEt218. 8ù 
% E †f # IHÍ Ø. TT ÀÁ ñ 
RỂ T. 2% f : - Đúng lúc vào trong lò rèn 
luyện, bảo thắng rằng tình phàm lượng 
thánh cân phải quét sạch triệt để. Thấu 
suốt được cơ ngữ nhà thiên, công án của 
người xưa, đến được chỗ hoàn toàn thôi 
nghỉ, thân tâm như cây khô tro lạnh, dù bị 
đánh chết cũng chẳng quày đâu, ngàn 
muôn người lôi kéo cũng chẳng được«. X. 
Kim Cang Quyền. 


























shỊ 














vàn 











ø 
+48 
Às 


š lý >r ll Xã 





19 


LẬU ĐẬU 3# :§ 

Bày vẽ. Văn »Hướng Thượng Nhất Lộ« 
trong Khóa Hư lục của Trần Thái Tông 
ghi: »ấlÈ  1HỊ £} Hi # 2 Ÿ# 19 Z 2 . 
Zb 3% l† l# 1H R đồ Hệ Z ÍH . — Giả sử 
Linh Sơn phó chúc chỉ là một phen bảy vẽ, 
Thiếu Thất đơn truyền cũng là lời nói lòng 
vòng«. 

Tắc 29, Vô Môn Quan ghi: »‡f lñJ 3í %1 
Jủ ƒq: lu Ú] v  ZH— lỗ R 8 ñ8 á - 
4H ñị Z4 à 4 3š, — Độ § i#. — Nếu 
thấy chỗ này Si: đi lộ xác thiết, mới biết 
hai ông tăng đổi sắt được vàng. Lục Tổ 
nhịn không được, phải bày vẽ một phen«. 









































LÊ NÔ BẠCH CỔ # ++ @ #2 

Mèo nhà trâu trắng. Lê nô còn gọi là Ly 
nô, là con mèo nhà; Bạch cổ là trâu trắng, 
đều là loài động vật đã được thuần hóa; 
Thiền tông thường dùng để dụ cho những 
kẻ căn cơ thuần thục, thông hiểu Phật 
pháp. Chương Hành giả Cam Chí ở Trì 
Châu trong CĐTĐL q. 10 (Đại 51, 279 


c0n0) ghi: »X Ì* Bị JR ñX Mũ Z4 ø nữ ẨlÍ 


, #8 xã. H #Ífr ññ 






































Mì 50L HC! 2 EM 
Tí ÙR BE IM. TỈ J1 ĐE HH địa 





Ông dọn cháo cho ngài Nam Tuyển, thưa 
rằng: Mời Hòa thượng niệm tụng. Nam 
Tuyên bảo: Hành giả Cam Chí đã dọn 
cháo, mời đại chúng hãy vì mèo nhà, trâu 
trắng mà niệm Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật. 
Cam Chí liền lễ bái rồi lui ra«. Theo: 
PQĐTTĐ của nhóm Từ DI. 


LỆ GIAI Zj # 
Toàn bộ, tất cả. Đoạn - Tâm Yếu ghi: »ä 









































# 4U ÀA 3š, #t #4 3 # EM H 
j.. 1 H li 38, fØlJ f? j 3 #HNH. 
Br ` % ãI ñ 3 tụ E6. T if # ñH 

















flh. — Người xu hướng chẳng dám vào 
cửa này, sợ rơi vào không, không có chỗ 
nương tựa, trông bờ mà thối lui, tất cả là 
bọn câu nhiêu tri kiến. Thế nên, người cầu 
trì kiến như lông, người ngộ đạo như 
sửng«. 


LỊCH KIẾP # 3 

1. Trải qua nhiều kiếp số, chỉ thời gian rất 
dài lâu. Phần »Tuyết Phong Hòa thượng 
tháp minh tính tự« trong MGNL q. l ghi: 





»2 Í?È #4 fÍ ñ . HR Ấš II Bà #E. 3E ?# 
4 ñ ?r v JÊ #Ù II ?ý Bề. — Vật gì từ 


duyên mà có thì trước thành rồi sau hoại, 
vật gì chăng từ duyên mà được thì trải qua 
thời gian dài lâu vẫn thường bên vững.« 

2. Chỉ thời gian rất dài lâu trước kia. Tiết 
Vạn Thọ Niệm Thiền sư trong NĐHN q. 
18 ghi: »7ú IE —. tí fb 3% J\ ## 
Ha, ®ZØm EHTZSX‹  ø ñ 
?4 % Hs — Nguyên chính đông nhất, gia 
phong cô Phật từ đây lưu xuất, không cân 
vát vả dụng công phu, lịch kiếp đâu từng 



































420 


LIÊN ĐĂNG HỘI YẾU ý }# % # 





khác biệt hôm nay.« 


LỊCH LẠC # # 

Còn gọi: ch lịch. Rõ ràng phân minh. 
Tiết Đầu Tử Đại Đồng Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 5 ghi: »|8]: JỂ ÿ# — fJ ñŠ lll 
1l — Tăng hỏi: Thỉnh sư nói một câu thật 
rõ ràng? «. 








Chứng Đạo Ca của Đại sư Huyền Giác ở 
Vĩnh Gia có ghi: »l# ñE ñ$ f# J 3⁄2. BH 
?h 4 l Hỗ HỆ .. — Gậy giải cọp, bái 
hàng rồng, hai hàng khoen sắt rõ ràng kêu 
Vang«. 











LỊCH LỊCH CÔ MINH # /# ?£ 1 


Một mình sáng rỡ, chỉ Phật tính sẵn có của 
mỗi người. Lâm TẾ ngữ lục ghi: »3i ŸÏÄ ‹ 
Rl ?X fã ñl ÿš. 1H 3š # 5É. Mé RỊ 
Ấm 2 2t. lW HỊ #á 5 3. Hy 
HỊ X ÈI X 2>. R ® h H # BÑ‹ 

ÍP ÍL IPt 9. HC ñ4 {Đ — J En 
%4 !H.,— Đạo lưu! Ông muốn được như 
pháp thì chớ sinh nghỉ. Trải ra thì bao 
trùm pháp giới, thâu lại thì sợi tơ chẳng 
lập. Một mình sáng rõ chưa từng thiếu sói, 
mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe. Gọi đó là 
vật gì? Cô nhân nói: Nói giống như một 
vật thì chẳng đúng«. 



































LỊCH NHIÊN # 4 

Sáng sủa, rõ ràng. Tiết Tây Lâm Sùng Áo 
Thiền sư trong NĐNHN dq. 12 ghi: »— [Ä| —- 
#. #3 ƒ£j#. ® ll #®#. ã ñj 
MỲ 5|? — Một bên hỏi, một bên đáp, chủ 
khách rõ ràng. Chẳng hỏi chẳng đáp làm 
sao phân biệt?« 





LIÊM KHIÊN # ‡#‡ 
Vướng mắc, làm phiền. Tiết Siêu Hóa Tịnh 
Thiền sư trong NĐNHN q. 17 ghi: »## lƒ ## 
































f8. HD Húấ. J F 7Z⁄ í. ĂM Mã 
ŸM ðk. Hã 3U 4l k Mú ít 3E BE . Nhị 
#4. Bí bí Bị HÀ, — Trước tiếng 


dù nhận được đã là vướng mắc. Dưới câu 
thừa đương còn là kẻ chậm lụt. Đá nhắng 
điện chớp còn là chân chừ. Chạm vào 
chẳng được thì phơi thây muôn dặm« 


LIÊM KHIÊN ĐÁP TRỆ /# # ‡# 3# 
Dính mắc. Tiết Khai thị cho 3 vị Giảng sư 
ở Vân Nam: Phúc, Nguyên, Thông trong 
Trung Phong quảng lục phần b†t Eụ: q. 4 
ghi: xí T2. 3È — ĐJ # ÍE Rl t Z 
ĐT 8É. & Bữ — ĐJ 2} j Z Ä 2h Bã 
È‹ tr #lJJWW. Eí  — F #lJ DJ. 
4% — #9 'ƒ HỆ âã ‡R l. 2 ÁN Tu 
Ä# {4 llW 4 2 fỊ 3í. đñ lUđ 2). đã 
X 1À ® #E. â ® ĐỊ Hs - Thực 
hiện công phu chẳng phải là làm tất cả 
a những điều mà mình nghĩ ra, mà là xa lìa 
tắt cả cảnh giới phân biệt dù lớn hay nhỏ. 
Người xưa đến chỗ này, đều là một đạp 
thấu đến đáy nên chăng còn một chút dính 
mắc. Người nay dù trồ hết tài năng mà 
chẳng ra chỉ, là do: Làm chẳng hết sức, 
chí không to tát, tâm không quyết tử, niệm 
không tha thiết mà thôi«. 
































BE HH 














LIÊN ĐĂNG HỘI YẾU ## 1# ‡ -#- 
Còn gọi: 7 hiển tông Liên Đăng lục. Đăng 
lục, 30 quyền, do Hồi Ông Ngộ Minh soạn 
vào đời Tống, được xếp vào Tục Tạng kinh 
tập 136, trang 515. Toản sách nêu ra pháp 
hệ truyền đăng của Thiền tông ngũ gia từ 7 
vị Phật quá khứ đến các vị nối pháp Thiên 
Đồng Chính Giác. Dựa theo thứ tự gom 
chép cơ duyên vấn đáp quan trọng và ghi 
văn tắt về hành trạng, cuộc đời các thiền 
sư. Sách này được soạn vào niên hiệu 
Thuần Hy thứ 10 (1183). 


421 


LIÊN NGUYỆT ?# 





LIÊN NGUYỆT # 
Hiệu của Thiền tăng Án Chính đời Thanh. 
X. Án Chính. 


LIÊN PHÁI TỰ ‡# # 3 

Còn gọi: C?›ùa Liên Tông. Chùa ở hẻm 
Liên Phái phố Bạch Mai, quận Hai Bà 
Trưng, thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Chùa do 
Thiền sư Như Trừng Lân Giác sáng lập. Sự 
tích vị Tổ nảy như sau: Trịnh Thập là con 
trai Tần Quang Vương (người này là cháu 
nội chúa Trịnh Căn). Thập lấy con gái thứ 
tư của vua Lê Hy Tông (1676-1705) được 
lập phủ đệ riêng ở phường Bạch Mai. Một 
hôm Thập cho quân gia đào đất ở gò cao 
sau nhà để xây bể cạn thì thấy trong lòng 
đất có một cái ngó sen. Phò mã cho đó là 
dấu hiệu của Phật và tin rằng mình có 
duyên với đạo này. Chàng bèn biến phủ đệ 
của mình thành chùa, gọi là chùa Liên 
Tông. Đồng thời chàng cạo tóc đi tu, trở 
thành Tô thứ nhất của chùa này. Thiền sư 
Như Trừng Lân Giác (tức Trịnh Thập) mắt 
vào năm 37 tuổi. Hài cốt được táng trong 
ngôi thấp giữa gò tức tháp Cứu Sinh. Hai 
bên công chùa là hai hồ rộng. Ngay ở công 
chùa là ngôi tháp Diệu Quang 10 tầng hình 
lục lăng. Tiếp đến là nhà bia, có tấm bia kế 
lại sự tích chùa. Qua sân rộng tới nhà Bái 
đường. Sau đó là Tam Bảo (nơi thờ Phật). 
Một khoảng sân trồng hoa ngăn cách Tam 
Bảo với nhà Tổ. Điều khiến cho chùa Liên 
Phái có giá trị là khu vườn tháp sau chùa. 
Tại đó trên I gò đất cao có 9 ngôi tháp xây 
thành 3 hàng: hàng thứ nhất có 2 ngôi, 
hàng giữa có 5 ngôi và hàng sau có 2 ngôi. 
Hàng giữa choán phần cao nhất là ngôi 
tháp Cứu Sinh xây bằng đá. Chùa được 
xây năm 1726. Đến thế kỷ XIX đổi tên là 
Liên Phái. 


LIÊN PHONG # # 
Hiệu của Thiền tăng Tông Chiếu đời 
Nguyên. X. Tông Chiếu. 


LIÊN TRÌ ‡## z (1535-1615) 

Tăng nhân đời Minh, họ Thâm, tên Châu 
Hoằng, tự Phật Huệ, người xứ Nhân Hòa 
(nay là Hàng Châu) Trung Quốc. Thuở bé, 
sư theo nghiệp Nho, 17 tuổi làm Chư sinh, 
32 tuổi xuất gia. Tham thiền với các ngài: 
Biến Dung, Tiếu Nham đều có sở đắc. 
Năm 1571, sư thuyết pháp ở chùa Vân 
Thê, Hàng Châu nên có hiệu là »Vân Thê 
Châu Hoằng«, »Vân Thê Đại Sư«. Sư vốn 
thuộc Thiền tông nhưng khi giải thích giáo 
lý phần lớn lại dùng tông Hoa Nghiêm. Sư 
đề xướng »Thiền Tịnh song tu« và chủ 
trương Nho, Thích, Đạo nhất trí. Tác 
phâm: Thiên Quan Sách Tiến, Vân Thê 
Pháp Vựng 34 quyền. 


LIỆT TỔ ĐỀ CƯƠNG LỤC Z] 3# ‡ 
Lục, 42 quyền, do Ngốc Ông Hạnh Duyệt 
biên soạn vào đời Thanh, được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập I12, trang 169. 

Trong 20 năm vân du khắp nơi, Hạnh 
Duyệt thu thập nhiều ngôn hạnh đặc biệt 
của các bậc kỳ túc Tổ sư, hoặc từ nơi việc 
làm, hoặc từ nơi lời nói của họ mà viết 
thành. Sách này giống như loại tùy bút nên 
không chia ra xưa nay, cao thấp, tông phái. 
Hạnh Duyệt gom chép pháp ngữ của hơn 
400 vị vừa là chính truyền vừa là chỉ nhánh 
xuất hiện trước Ngũ gia tông phái (Lâm 
Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, 
Pháp Nhãn). Nội dung gồm có: Chúc hy, 
Nguyên đán, Pháp khí đều căn cứ vào các 
việc gìn giữ hàng ngày trong Sắc 7u Bách 
Trượng Thanh Quy, mỗi việc đều chia ra 


422 


LIÊU 7ƒ 





khoa điều, thêm phần giải thích tỉ mi, tính 
ra có trên 300 sự việc của tùng lâm và hơn 
3000 tắc đề cương Tông Tô. Sách này giúp 
cho người học thấu rõ chỗ nêu lên của Tổ 
sư, nắm được đường lối tu hành. 


LIÊU CHỦ # + 

Còn gọi: 77c /zếu. Chức vụ phụ tá vị Liêu 
nguyên để sắp đặt công việc giữ gìn y bát 
của chúng tăng. Chức này do mọi người 
trong liêu luân phiên làm theo thứ tự (lớn 
trước nhỏ sau). Thời hạn của mỗi vị: 10 
ngày, 15 ngày, 30 ngày tùy theo mỗi chùa. 


LIÊU KHỞI TIỆN HÀNH ‡# 3 4# 27 
Miêu tả tiếp cơ mẫn tiệp, lập tức lãnh hội. 
Minh Giác ngữ lục q. 1 ghỉ: »ƒE #¡ iH 





























hs 1ý — ÿR“. P# đu lfÍT.¿ 3í T7 
J8 ề Bế , Xx ĐH St E #. — Thiển tăng 


tài giỏi gặp nhau, một khi bức bách lập tức 
lãnh hội. Nêu đứng chán chữ, rồt cuộc mò 
bất chăng được«. 


LIÊU NGUYÊN #® 

Còn gọi: 7oa nguyên, Tòa nguyên, Liêu 
thủ tọa, Đệ nhất tọa. Chức vụ trông coI các 
sự việc của chúng liêu. Là I trong 6 vị Đầu 
thủ thuộc ban Tây của Thiền viện. Nhiệm 
vụ: Coi sóc, cung cấp các học cụ về kinh 
điển, nước trà, than củi, nước tắm cho đại 
chúng. Bên dưới có: Liêu trưởng, Liêu 
chủ, Phó liêu, Vọng liêu để phụ tá. 


LIÊU THIÊN :‡# £ 

Còn gọi: Liêu không. Chọc trời, bay vào 
không trung. Tiết Đề hình Quách Tường 
Chính cư sĩ trong NĐHN q. 19 ghi: »4 
*# lR X. k % lš lùÙ ® 3ï s — Mặt 
trời mọc giữa ban đêm, mặt trăng đuối 
theo không được.« 





LIÊU THIÊN TUẤN CỐT :# % 1â # 
1. Còn gọi: Ä⁄a tiêu tuấn cót. Dụ cho thiền 
tăng lanh lợi. Tiết Dục Vương Phố Sùng 
Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: »‡E J# *|E 



























































lệ Ất đế #7. Ã lễ R HÀ Ít # j. đt 
X !â fBZ§ 3X HH. Ủm HùÌ 4> 6 lã 
Jï.. "ị Hị Hị , ff{ 4 it. — Chẳng phải 





gió chẳng phải phướn không có chỗ để 
chấp trước, là phướn là gió cũng không thể 
chấp trước. Thiên tăng lanh lợi đều lạc 
dấu, sư tử ngôi xốm còn lúng túng. Ha ha 
ha! Có ngộ không?« 

2. Dụ cho cơ phong mau lẹ. Tiết Động Sơn 
Biện Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: » E 











3: 4 61bv 4® 6Ù.v 4® E1, 
#l X ñB ƒ 3Œ XH. ®*Jtk. + lữ 





7K. # l Hã v BỀ SÃ đã ý ÿJ |H| XÃ ‹ 
ðš Ếr ƒSÃ | 2+ 2%. 2Š fã| P 2 #f HR 
HH] ‹ — Thượng đường: lon iE phải tâm, 
chẳng phải Phật, chẳng phải vật, cơ phong 
mau lẹ nhự chìm ưng bay qua bầu trời. 
Không độ được lửa, không độ được nước, 
không độ được lò nấu, tên lìa dây cung 
không quay về. Cho dù lãnh hội được hoàn 
toàn cũng bị Tổ ĐỊ_ l-ma chê cười. « 





LIÊU XÁ # 

Nhà ở của chư tăng trong tự viện. Minh 
Giác ngữ lục q. 2 ghi: »ƒÑ f1 Ñ ®: 3® 
® ( Ấ DỊ để TẾ ĐH + 32 9 2 2 H R 
Ñl ñã Á HR HH ƒ 1H. l2? ®Íã. Z4 
ln SẺ 23 v ñ B° # # ‹ - Lại gọi đại 
chúng: Tuyết Đậu (pháp hiệu của Thiên sư 
Minh Giác) hôm nay đổi được con mắt của 
các Ông rồi. Nếu chẳng tin, các ông hãy 
trở về liễu xá, tự sở sâm Xem«. 























LIỄU 7 
Tỉnh ngộ, hiểu biết. Minh Châu Tụng trong 
PKNL q. 18 ghi: »ẵZ 3l #ft ìñ Í| †. 


























423 


LIÊU AM 7 ƒš (1425-1514) 





+ 














Mf 4 # fùÙ 4. . ‹ Ƒ EH 3 Tự 
ƒ. X#4tf.H i4 Í*? - Cách giác ngộ 
không gì hơn tự ngộ, Tham thiên chớ tìm ở 
người khác.... . Muốn tỉnh hôm nay tỉnh đi, 
chưa ngộ ngày nào mới ngộô?« 










































































Lâm Tế ngữ lục ghi: »Íl} fÈ _A {k Œ › # 
Tí 8M {k. 0 7R tt. 7ï II R N f8 
#Zí. 8H IE h H2 ELÁ RT BÍ 
#⁄.ñJs T17 ¿. JWữ PA lá 
1l IR 4 fl# 2} HỊ.. - Phật từ Vô y (không 











nương gá) sinh ra. Nếu ngộ được Vô y thì 
Phật cũng Vô đắc (không được). Nếu ai 
thấy được như thể là kiến giải chân chính. 
Người học chẳng biết vì chấp vào chữ 
nghĩa, bị danh từ phàm thánh làm chướng 
ngại. Thế nên che chướng đạo nhãn của 
ông khiến cho chẳng thấy rõ ràng.« 


LIỄU AM 7 # (1425-1514) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Liễu Am 
Quế Ngô, nối pháp Thiền sư Long Thất 
Đạo Uyên, đời thứ 30 hệ Nam Nhạc, đời 
thứ 13 tông Lâm Tế Nhật Bản. Trụ trì chùa 
Đông Phúc. 


LIỄU BẢN 7 +& 

Nhận rõ tự tâm là gốc. Chương Đại Thừa 
Tấn của Lương Bảo Chí Hòa thượng trong 
CĐTĐL q. 29 ghi: »l#i ## HỊ J¿ 3# ##. 
Ý % #t # l Ð. : — Ngô giải tức là Bỏ- 
đề, nhận rõ tự tâm là gốc thì không còn 
giai cáp.« 





























LIỄU BIỆN 7 #‡ 
Hoàn thành, kết thúc. uy Tắc ngữ lục q. 2 


+ 
































ghi: »‡È Ä? {ƒE {E Xã '!, lý BH Fí 5ƒ, 
lồ M.USF. T — “RfH:, & — HH ñŸ 
#Z£. IÍJ3X ƒ W!ItUỞ 3. HH #8 ñ? - 





Bọn ta ở trong đường làm quan, bận rộn 
việc nước, chăn giữ muôn dân, cả ngày lân 


đêm không được một chút lặng yên (nơi 
tâm trị) mà muốn hoàn thành việc này (ngô 
đạo thành Phật. Điều ấy có thể được 
Sao2« 


LIỄU BIỆN 7 #‡ 

Rõ ràng, tỏ ngộ. Khai thị Thiền nhân Ý 
trong MBTL q. trung ghi: »ƒK 2ï ZR 3i Ÿ#l| 
JÈ f 1E †R J Hữ Ññ. H 5% jế :ùò 8 ñM 
IhI ‡H {ĐI šE ï L: Ñl #1 f#.. †E fR Wữ 
ƒS — PR Mỹ 1H ÍlR Xv 4z ?¡ MU Hứ #ƒ 
ÄE HỆ. jị ?J #Œ Ít Ƒ ĐŸ jế. - Nếu 
ngươi tự chưa đến thời tiết chính ngộ này, 
chỉ cần đem tâm ý thức nhằm vào lời nói 
gân giống (như chính ngô) mà khéo hiểu 
biết. Dù cho ngươi có "hiểu được một gánh 
thiên đạo Phật pháp, ấy gọi là hóp lấy đàm 
đãi của con chôn rừng, muôn kiếp không 
có chỗ cho ngươi tỏ ngộ.« 








THẢ 









































LIỄU CẢI 7 # (1335-1421) 

Thiền tăng đời Minh, họ Nhậm, tự Ngưng 
Nhiên, người xứ Tung Dương (nay là 
huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam) Trung 
Quốc. Thuở bé xuất gia ở chùa Thiếu Lâm, 
20 tuổi mới mặc tăng phục. Ban đầu yết 
kiến Nguyệt Ấn ở Hương Sơn, lại tham 
vấn Tùng Đình Tử Nghiêm ở chùa Thiên 
Khánh và nối pháp Ngài. Năm 1390, sư trụ 
trì chùa Thiếu Lâm. Phâm hạnh đoan trang, 
tứ chúng quý kính. Chu Vương, Y Vương, 
Thục Vương, Tần Vương đều lên núi cúng 
dường sư, chẳng dám sai sứ mời thỉnh. 


LIỄU DUỆ 7 # (1540-1624) 

Thiền tăng đời Minh, họ Trương, người xứ 
Nội Khâu (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) Trung 
Quốc. Thuở bé nương ngài La Hán Giác 
Công xuất gia, thưa hỏi nhiều bậc Cao 
tăng, đều được thăng đường nhập thất, đạt 


424 


LIỄU ĐƯƠNG ƒ ⁄⁄£ 





đến chỗ tỉnh vi sâu kín. Sư còn đến Thiếu 
Lâm yết kiến Âu Hưu Nhuận Hòa thượng 
và nối pháp Ngài. Sư trụ chùa Quảng Từ, 
nổi tiếng thấu Trường An. Về sau trở về 
Nội Khâu, sư cất am để ở, hơn 20 năm 
không bước chân ra khỏi cửa. 


LIỄU ĐẠT 7 ‡ 

Biết rõ, thấu rõ. Mật Am ngữ lục ghi: »Äl 
tí ilñM. ƒ i — Xử 2. 4 Wñ 
EB Jí EŸ.. — Tự mình ngộ lấy, tự mình 
chứng lấy, thấu rõ ba tăng kỳ kiếp rỗng 
không, chẳng bị trần cảnh khuấy động.« 








LIỄU ĐẠT THẬT (THIỆT) THÀNH 
7 tš  ® 0-1823) 

Còn gọi: Liên Hoa Hòa thượng. Thiền tăng 
đời Nguyễn, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 
35, nỗi pháp Thiền sư Minh Vật Nhất Tri ở 
chùa Kim Cang (Bình Thảo, Đồng Nai). 
Trong thời gian Hòa thượng Phật Ý Linh 
Nhạc (cũng thuộc phái Thiền Lâm Tế, đời 
35) hoằng hóa ở chùa Từ Ân (Gia Định) từ 
năm 1744 đến năm 1821, Thiền sư Liễu 
Đạt Thiệt Thành được cử làm Thủ tọa ở 
chùa này. Niên hiệu Gia Long thứ l6 
(1817), vua xuống sắc triệu Thiền sư Liễu 
Đạt ra kinh đô Huế, cử làm Tăng cang 
chùa Thiên Mụ (1817-1823), trong thời 
gian này sư còn được cử làm Pháp sư để 
thuyết giảng Phật pháp trong nội cung của 
vua Gia Long, mỗi tháng § ngày. Sau đó, 
vua phong cho sư danh hiệu là Liên Hoa 
Hòa thượng. Trong thời gian Thiền sư Liễu 
Đạt hoằng hóa ở kinh đô Huế (vào khoảng 
năm 1821), Hòa thượng Phật Ý Linh Nhạc 
ở chùa Từ Ân (Sài Gòn) nói với đệ tử là 
Thiền sư Viên Quang Tổ Tông trụ trì chùa 
Giác Lâm là Hòa thượng lo cho sư Liễu 
Đạt không tránh khỏi mối dây ràng buộc 


của nghiệp trần duyên vì Thiền sư Liễu 
Đạt có tướng hảo, có tài thuyết giảng và 
khoa ăn nói, lại giảng giải trong nội cung, 
gần nhiều với nữ sắc quyền quý. Quả 
nhiên, khi Thiền sư Liễu Đạt về trụ trì chùa 
Từ Ân ở Gia Định thì Hoàng Cô (Cô của 
vua Minh Mạng)-vốn là đệ tử của sư-từ 
Huế vào để cúng dường chùa Sắc Tứ Từ 
Ân và chùa Quốc Ân Khải Tường. Thiền 
sư biết rõ Hoàng Cô có tình cảm luyến ái 
sâu đậm với mình nên dùng lửa tự thiêu và 
để lại bài kệ như sau: 

THIỆT đức rèn kinh vẹn kiếp trần. 
THÀNH không vân đục vẫn trong ngần. 
LIÊU tri mộng huyễn chân như huyễn. 
ĐẠT đạo mình vui đạo mấy lần. 

Hay tin Hòa thượng Liễu Đạt-Hoàng 
thượng của Hoàng gia, bản sư của Hoàng 
Cô và một số người trong hoàng cung nhà 
Nguyễn-đã viên tịch, các quan tỉnh Biên 
Hòa và các quan thuộc dinh Tổng Trấn ở 
Gia Định phải báo tin về triều và hợp nhau 
tô chức tang lễ, Long vị của thiền sư được 
thờ ở chùa Sắc Tứ Từ Ân. Các vị đệ tử nồi 
danh của Thiền sư gồm có: 

Thiền sư Tế Chính Bản Giác: Sau là Tăng 
cang chùa Thiên Mụ (1823-1825), Tăng 
cang chùa Giác Hoàng đứng ra lo trùng tu 
chùa Quốc Ân và chùa Từ Ân. 

— Thiền sư Tế Bản Viên Thường (1769- 
1848) trụ trì chùa Long Quang và chùa 
Pháp Vân ở Thừa Thiên (Huế), và Tăng 
cang chùa Thiên Mụ. 

— Thiển sư Tế Tín Chính Trực trụ trì và 
trùng tu chùa Sắc Tứ Từ Ân và chùa Quốc 
Ân Khải Tường. 


LIỄU ĐƯƠNG 7 # 
1. Thành công. Tông Môn Võ Khó ghi: »7R 
# đã 7K JH‹¿ 2U 7X MB #8 À XÃ. #ế 


TY. 




















425 











































































































LIÊU GIÁC THIỀN SƯ 7 # 3# Hi 
H Ị 3#. IỊ %  # AÁ #H. HH 
‡⁄JJHZ ‹  R Y# # ft. ®M N 
— 3# lã ÀX # ñ ll lW. 7! #t ñï 1l. 
Hj #ð #Ê Z . |HẬ 2 2 f[ ƒÈ. ##t đi DỊ 
#j. HH. ® J®©%#. #UÙ# 
2E ỳ§ li. Ít đi ñẾ ñŸ HỆ —.. IHỊ FÌ‹ 
ữ.Í? 3#? f l. E73 Ẵñí 49). 











— Thừa tướng imoiE Vô Tận lúc 19 tuổi 
vào kinh ứng thí. Nói qua nhà họ Hướng. 
Họ Hướng đêm nằm mộng thấy thân nhân 
báo răng: Ngày mai tiếp rước Tướng công. 
Sáng sớm họ Hướng quét dọn nhà cửa 
sạch sẽ đề đợi. Đến chiêu mới thấy một 
anh học trò nghèo kiết, mặc đạo phục màu 
vàng, chính là Trương Vô Tận đến. Họ 
Hướng chào mời rồi hỏi: Tú tài đi đâu? Vô 
Tận kể rõ việc mình. Họ Hướng nói: Tú 
Tài chưa có gia đình, nay tôi cho con gái 
tôi theo hầu hạ. Vô Tận khiêm nhường từ 
chối đôi ba phen. Họ Hướng nói: Nếu việc 
thi cử chẳng thành công, tôi cũng không 
sai lời hẹn wc.« 


2. Nhà thiền gọi việc tham thiền thành 
công, minh ngộ tâm địa là Liễu đương. 
Pháp Diễn ngữ lục q. thượng ghi: »Ỳ} ŸÄ 
1#  -Ì f 8£. #W L- 4 sẽ H # H 



































%f 1. HH ƒ ðí. & #l Œ th lR| #l 
#kF 3t EH LI 4 fủ : — Pháp Diễn 








tôi dụ phương hơn 10 năm, tham vấn nhiễu 
nơi gặp được vải vị tôn túc, tự cho là tham 
thiên thành công. Kịp đến khi vào Phù Sơn 
pháp hội của ngài Viên Giám, mới biết là 
mở miệng chẳng được.« 


LIỄU GIÁC THIỀN SƯ 7 # # É§ 


Hiệu của thiền tăng Trí Nghiêm, sống vào 
đời Ngũ Đại, do Nam Đường Trung chủ 
ban cho. X. Trí Nghiêm. 


LIỄU HUỆ 7 3Š (1198-1262) 

Thiền tăng đời Tống, họ La, hiệu Tây 
Nham, người xứ Phùng Châu (nay là phía 
nam huyện Nghi Lũng, tỉnh Tứ Xuyên) 
Trung Quốc. Xuất gia từ nhỏ, 19 tuổi cạo 
tóc; nối pháp Thiền sư Vô Chuẩn Sư 
Phạm, thuộc tông Lâm Tế, làm Tri Tạng 
tòa thứ 2. Lúc ra hoằng pháp, sư trụ chùa 
Định Huệ ở Tô Châu và trải qua các chùa: 
Năng Nhân, Đông Lâm, Thiên Đồng. Về 
già lui về ân ở am Huyễn Trí. Tác phâm: 
Ngữ lục 2 quyền. 


LIỄU HUYỄN 7 +2 
Hiệu của thiền tăng Pháp Lâm, sống vào 
đời Nguyên. X. Pháp Lâm. 


LIỄU LÃNG 7 ð 

Sáng rỡ. Phần Dương ngữ lục q. Tượng 
ghi: »Š # Í XH. ƒHR.2H. 
Mây xẹt thấy vâng trăng giữa bằu trời 
xanh, sáng rỡ rất rõ ràng.« 






































LIỄU LIỄU 7 7 

Rõ ràng, biết rõ. Bài »Lộng Châu ngâm« 
của Hòa thượng Đan Hà trong TĐT q. 4 
ghi: »JÈ # ##t 7Ä ]ÈE 42h. ã¡ #® lBỊ HH 
Ấ© fiE HH . HỊ Hý ft Já 4 ff ĐH. Í7 ft 
‡H Bề 3 ƒ TY . — Châu này không hình 
dáng chẳng lớn nhỏ. Ngày đêm tròn sáng 
biết chiếu soi. Khi sử dụng thì dùng nơi 
nào cũng được và không để lại dấu vết. 
Thường rõ ràng trong khi đi đứng « 



























































LIỄU MINH 7 5] (?-1165) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lục, ban đầu tên 
Cận Lễ, thân cao 2.3m, bụng to đến vài 
ôm, người đời gọi sư là »Đại Thiền«, 
người xứ Tú Châu (nay là huyện Thiệu 
Hưng, tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. 


426 


LIÊU NGUYÊN 7Ÿ 7ú (1032-1098) 





Nương ngài Đại Huệ Tông Cảo mà tham 
cứu. Sư tính tình thành thực, cương nghị, 
được sự khâm phục và kính trọng của tăng 
chúng. Gặp lúc Tông Cáo bị đày đi Mai 
Dương, Liễu Minh cũng theo chân Ngài để 
bảo hộ, suốt l7 năm không hề nản chí. Về 
sau ra hoằng pháp sư trụ các nơi: Đầu Tử, 
Trường Lô, Kính Sơn, bạn thiền khắp nơi 
vân tập, pháp duyên hưng thạnh. Tương 
truyền sư là hậu thân của Bố Đại Hòa 
thượng và có hiệu là »Đại Thiền Phật«. 


LIỄU NGHĨA 7 š, (1263-1334) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Dương, ban 
đầu tên Tùng Nhắt, hiệu Đoạn Nhai, người 
xứ Đức Thanh, Hồ Châu (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Năm 17 tuổi, sư 
đến núi Thiên Mục yết kiến thiền sư 
Nguyên Diệu, được Ngài cho theo hầu tả 
hữu. Một hôm thấy tuyết rơi trên cây tùng 
sư có tỉnh ngộ liền làm tụng trình lên Thầy. 
Nguyên Diệu đập cho sư một gậy, sư hoát 
nhiên ngộ nhập, được Diệu khen là mẫn 
tiệp. Sau đó sư vào núi Thượng Bách ân cư 
nuôi mẹ. Ít lâu sau, Nguyên Diệu gọi sư ra 
để cạo tóc. Năm 1326, sư ra hoằng pháp 
trụ chùa Chính Tông, núi Thiên Mục. Thụy 
hiệu: Phật Huệ Viên Minh Chính Giác Phổ 
Độ Đại Sư. 


LIỄU NGHĨA GIÁO 7 š, ‡ 

Giáo pháp liễu nghĩa. Chỉ cho giáo thuyết 
có quan hệ đến pháp cứu cánh (pháp căn 
bản) trong kinh Phật, phần lớn chỉ giáp 
pháp Đại thừa. Chương Dược Sơn Hòa 
thượng trong TĐT q. 4 ghi: »Íñl lỗ] fï) : 

ìr Ñ#ữt {[ J# J&? 3 El: 1tr ñÊ FÍ #.‹ 
Hị El: ## € jấ HH # lš # ) BH 2ú —- 
H + —=F“. ñ mm lồ ñt { RE ‡£? 
Ñ H: HE 2. ÄWHzœ 





























12k 5X. BEI &fS 4%. H TK 





























Ƒ ##⁄4. 3 fŒ †HồỦ 22. HỦ HH: = 
F Hớ#. H3 ®8ớ) 4  ! - Sư hỏi 





tăng: Ngươi vừa rời chỗ nào? Tăng đáp: 
Vừa rời Bách Trượng. Sư bảo: Hải (chỉ 
Bách Trượng Hoài Hải) sư huynh trong 
suốt một ngày dạy pháp gì cho đại chúng? 
Tăng đáp: Có khi dạy ngoài ba câu hãy 
tỉnh ngộ, có khi dạy ngoài sảu cấu hãy 
lãnh hội, có khi nói nếu chưa được tông 
chỉ thiên hãy nương vào Liễu nghĩa giáo sẽ 
có phân gân gũi. Sư nói: Ngoài 3. 000 
dặm, may thay được không dính dáng.« 

2. Nhà thiền đem thiền giáo chẳng lập 
ngôn gữ văn tự gọi là Liễu nghĩa giáo. Tiết 
Ngữ Chi Dư, đời thứ 3 dưới Đại Giám 
trong CTTNL q. 2 ghi: »{H Á? ñữ ñJ,v ñï 
đ T ƒ 3® #(. {H fï ñHữÍJ. đi ® ñT 
tt: 7® ðfRdlEZ. EiäiffIẦ # 
ñH? — HỄ có lời nói đều thuộc về giáo 
pháp không liễu nghĩa. Hễ có lời nói đều 
chẳng chấp nhận. Giáo pháp liễu nghĩa 
còn chẳng phải, còn tìm mật ngữ gì!« 






































LIỄU NGỘ 7 1£ 

Thiền tăng đời Tống, hiệu là Tiếu Am, 
người xứ Tô Châu, Trung Quốc; nối pháp 
Thiền sư Mật Am Hàm Kiệt, thuộc tông 
Lâm Tế. Sư trụ chùa Linh Ân, Hàng Châu. 
Tác phẩm: Tiếu 4m Ngộ Thiên sư Ngữ Yếu 
| quyền. 


LIỄU NGỘ THIỀN SƯ 7 1# 
Hiệu của thiền tăng Thanh Tủng sống vào 
đời Ngũ Đại. X. Thanh Tủng. 


LIỄU NGUYÊN 7 # (1032-1098) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lâm, tự Giác Lão, 
hiệu Phật Án nên còn gọi là »Phật Ấn Liễu 
Nguyên«, người xứ Phù Lương (nay là trấn 


427 


LIÊU NGUYỆT Ƒ ÿ| (1731-1812) 





Cảnh Đức tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. 
Thuở bé học sách Nho. Sau xuất gia ở chùa 
Bảo Tích, thụ giới cụ túc rồi đi tham vấn 
các nơi, nối pháp thiền sư Thiện Xiêm, 
thuộc tông Vân Môn. Năm 28 tuổi trụ chùa 
Thừa Thiên, Giang Châu. Năm 46 tuổi trụ 
Kim Sơn, Trấn Giang. Sau đó sư trụ núi 
Vân Cư ở quận Nam Khang. Sư trụ trì 9 
ngôi đạo tràng, nồi tiếng khắp trong triều 
ngoài nội. Tư chất thông minh khác 
thường, biết nhiều sách vở trong đạo ngoài 
đời, sở trường về thư pháp, giỏi văn thơ, 
khéo biện luận. Vua Thần Tông khâm phục 
đạo phong của sư, ban riêng cho sư Cao-ly 
ma nạp, bình bát bằng vàng và hiệu »Phật 
Ấn Thiền sư«. Có ngữ lục truyền bá ở đời. 


LIỄU NGUYỆT 7 7 (1731-1812) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Triệu, tự Tịnh 
Đức, hiệu Hư Kỳ, người xứ Dương Hồ (Vũ 
Tiến, Giang Tô) Trung Quốc. Nối pháp 
Thiền sư Nạp Xuyên Tế Hải, đời thứ 42 hệ 
Nam Nhạc. Trụ trì chùa Thiên Ninh ở 
Thường Châu vào niên hiệu Càn Long thứ 
51, chùa Trúc Lâm ở Trấn Giang vào niên 
hiệu Gia Khánh thứ 4. Có ngữ lục truyền 
lại đời. 


LIỄU NHẤT 7ÿ — (1081-1155) 

Thiền tăng đời Tống, họ Từ, hiệu Chiêu 
Đường, Chiếu Đường, người Phụng Hóa, 
Chiết Giang, Trung Quốc. Sư nối pháp 
thiền sư Tuyết Phong Tư Huệ thuộc tông 
Vân Môn đời thứ 9, trụ các tự viện: Thạch 
Tuyền (Thiểm Tây), Hoàng Bá (Giang 
Tây), Vân Môn (Thiệu Hưng), Kính Sơn 
(Hàng Châu). Có ngữ lục lưu hành ở đòi. 


LIỄU NHIÊN 7 ¿44 
1. Hiểu rõ. Cô Tịch Ngâm của Đan Hà Hòa 


thượng trong TĐT q. 4 ghi: »Iÿ À Z2 ñ# 
lế ã ?. 4 RỊ ƒ #R #U ® 3X. - 
Người đời không biết nên bị lâm, ta thì 
hiểu rõ tự chăng mê.« 

2. Thiền tăng đời Đường, nối pháp thiền sư 
Đại Ngu, ở Cao An, Quân Châu (nay thuộc 
Chiết Giang) thuộc hệ Nam Nhạc đời thứ 
5, trụ núi Mạt Sơn hoằng pháp. 





LIỄU QUÁN 7 # (1673-1753) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng. Sư là Sơ tổ 
của phái Liễu Quán, tên Lê Thiệt Diệu, quê 
làng Bạch Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú 
Yên (Sông Cầu, miền Trung Việt Nam bây 
giờ); nối pháp Thiền sư Tử Dung Minh 
Hoằng, thuộc tông Lâm Tế đời thứ 35. 
Năm 1695, sư ra Thuận Hóa thụ giới Sa-di 
với Hòa thượng Thạch Liêm. Năm 1697, 
sư thụ giới cụ túc với Lão Hòa thượng Từ 
Lâm (người Trung Hoa) ở chùa Từ Lâm. 
Năm 1699, sư đi tham lễ khắp thiền lâm 
trải qua biết bao sự khó khăn khổ nhọc. 
Đến năm 1702, sư lại Long Sơn tham yết 
Hòa thượng Tử Dung cầu dạy pháp tham 
thiền. Hòa thượng dạy sư tham câu: 

Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ 

(Muôn pháp về một, một về chỗ nào?) 

Sư ngày đêm tham cứu đến bảy tám năm 
mà chưa lãnh hội, trong lòng tự lấy làm hồ 
thẹn. Một hôm nhân đọc Truyền Đăng lục 
đến câu: »Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội 
xứ«, thoạt nhiên sư được tỏ ngộ. Nhưng vì 
núi sông cách trở, sư không thể đến ngài 
Tử Dung để trình sở ngộ được. Đến mùa 
xuân năm 1708, sư trở ra Long Sơn cầu 
Hòa thượng ấn chứng, được Ngài hứa khả. 
Thời ấy, chúa Nguyễn Ninh Vương rất quý 
mến đạo đức của sư, thường mời vào cung 
đàm đạo, nhưng sư vẫn từ chối không vào. 
Cuối tháng 2 năm 1743, trước mây ngày 


428 


LIÊU THỦ ƒ ñy 





tịch, sư ngồi dậy vững vàng, tự cầm bút 
viết bài kệ từ biệt rằng: 

b -TF 8 ?E 1H 2 H 

2š 2š flị fñ, 7R lấh NẾ 

2 ñj lữ l§ lã 2 3 
fi[ 4 2# 46 lñ] 3H 2š 

»Thất thập dư niên thế giới trung 

Không không sắc sắc diệc dung thông 

Kim triêu nguyện. mãn hoàn gia lý 

Hà tất bôn man vấn tổ tông«. 

»Hơn bảy mươi năm ở cõi này 

Không không sắc sắc thảy dung thông 
Hôm nay nguyện mãn về quê cũ 

Nào phải bôn ba hỏi Tổ tông«. 

Sư là Tổ khai sơn chùa Thiên Thai Thiền 
tông ở Huế. Sư có 2 bài kệ pháp phái: 

1. Thật tế đại đạo 

Tính hải thanh trừng 

Tâm nguyên quảng nhuận 

Đức bản từ phong 

GIới định phúc huệ 

Thể dụng viên thông. 

2. Vĩnh siêu trí quả 

Mật khế thành công 

Truyền trì diệu lý 

Diễn sướng chính tông 

Hạnh giải tương ưng 

Đạt ngộ chân không. 

Theo Thiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 

















LIỄU QUYỀN 7 * (813-861) 

Thiền tăng đời Đường, họ Phan, người 
Bình Sa Phúc Kiến, Trung Quốc. Sư nối 
pháp thiền sư Hoàng Bá Hy Vận, thuộc hệ 
Nam Nhạc đời thứ 5, trụ chùa Kích Quyết. 
Người đời gọi sư là Tàm Quý Tổ Sư. 


LIỄU SỰ 7 *# 
Hiểu biết sự lý. Tông Môn Võ Khó ghi: »f£ 


#4 f 
lÿ.« 





~— Thị giả chăng hiểu biết sự 


LIỄU SỰ HÁN 7 *# 
Người biết rõ sự lý, người tỏ ngộ thiền 
pháp. Duy Tắc ngữ lục q. 2 ghi: »4 #Ä Mi 











1W ññ ĐH. HR 2Ã F.  ñ ñ tu 
„Ọv Ƒ HH đh Ñ§ ƒ St Đš HÀ? — Chợi 








phá võ thoại đầu, mắt nhìn thông suốt thế 
giới, lại chịu nhường cho bọn Phạm Xung, 
Vụ Địch làm người tỏ ngộ thiển pháp 
Sao? 


LIỄU THIỀN 7 z# (1830-1894) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lôi, tự Nguyệt 
Huy, người xứ Bảo Ứng, Giang Tô, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Mặc Khê Hải 
Âm, đời thứ 45 hệ Thanh Nguyên. Trụ trì 
chùa Định Huệ ở Tiêu Sơn. Có ngữ lục 
truyền lại đời. 


LIỄU THOÁT 7 

Tỏ ngộ siêu thoát. Thư đáp Trung thừa 
Trịnh Đn- Nham trong HSLNMDT q. l1 
ghỉ: »5É 4Ù ## JHỊv Aã J ƒ lữ “E 2E, 
3 JÙ ẤM hí 2) 2 ZE JRWK. — lÑ ĐR 
†R . đủ #È ẨM Äf.. — Phát tâm hướng về 
đạo, có nguyện vọng tỏ ngộ siêu thoát sinh 
tử, thì cần phải đem sốc rỄ sinh tử từ vô 
lượng kiếp đến nay nh sạch một loạt, há 
là việc nhỏ sao!« 























LIỄU THỦ 7 # 

Rõ ràng, thấu rõ. Thủ (#) là hậu chuyết 
từ. Chương »Tông thừa yếu nghĩa« trong 
DTNL q. 9 ghi: »H ^ 4ï fñï iủ li ‡H = 
— # f. #lñ AÁA HH F fÄẦ. - 
Hôm nay có một việc trình ra trước mặt, 
muốn các vị lập tức thấu rõ.« 




















429 


LIÊU TÍNH 7ƒ ÿÈ (1271-1321) 





LIỄU TÍNH 7 14 (1271-1321) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Vũ, tự Đại 
Lâm. Xuất gia từ thiếu niên. Tính cương 
nghị, thanh cao, thông minh hiếu học, gIỚI 
hạnh nghiêm minh, được tăng chúng khâm 
phục. Ban đầu theo Nam Dương Tùng 
Công tu giáo pháp Hiền Thủ, kế đó yết 
kiến Thiền sư Lũng Để Chân Giác cầu 
thiền pháp viên đốn và được nối pháp ngài. 
Vào khoảng niên hiệu Chí Đại (1308- 
1311), Hoàng Thái Hậu lập chùa Phố Ninh 
ở núi Ngũ Đài, xuống chiếu vời sư làm Trụ 
trì. Sư đem thân làm mẫu mực khiến cho 
kỷ cương của chùa này được chắn chỉnh. 


LIỄU TÔNG ĐẠI SƯ 7 #% % É# 
Hiệu của Thiền tăng Trí Nhạc, sống vào 
đời Ngũ Đại. X. Trí Nhạc. 


LIỄU TRI ƒ #ø 

Đã biết rõ. Chương Nhất Túc Giác Hòa 
thượng trong TĐT q. 3 ghi: »Él ?É — bằ 
f 6. f I1 ?E Z#E 4 JH T ‹ - Từ 
khi gặp được Tào Khê (tức Lục Tổ Huệ 
Năng) về sau, biết rõ là việc sinh tử chẳng 
đáng gì để tâm dính dáng.« 














LIỄU TRINH 7 š (1728-1785) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Dư, tự Chiêu 
Nguyệt, người huyện Bái, tỉnh Giang Tô, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Tế Thánh, 
đời thứ 41 hệ Nam Nhạc. Trụ trì chùa 
Thiên Mân. Tac phâm: Chiêu Nguyệt tập, 
Chính Nguyên lược tập, Liễu Trinh ngữ 
lục. 


LIỄU VẠN 7 # (1241-1312) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Toản (một 
thuyết khác cho là họ Kim), tự Vô Ý, hiệu 
Nhất Sơn, người xứ Lâm Xuyên (nay 


thuộc tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. Tuổi 
trẻ theo nghiệp Nho, 16 tuổi xuất gia nơi 
Tư Nhân Tôn giả tại viện Thường Lạc, du 
phương tham yết Thiền sư Tịnh Từ Trọng 
Dĩnh và đắc pháp. Sư trụ chùa Hàn Nham 
ở Thiên Thai rồi dời sang núi Tử Trạch ở 
Tiên Cư. Sau trụ chùa Giang Tâm ở Vĩnh 
Gia. Về già sư trở về Đông Khê. Tính tình 
ngay thăng, thích dìu dắt đàn hậu học. Có 
ngữ lục truyền bá ở đời. 


LIỆU GIẢN 3†‡ Ññ 

Phân biệt rõ. Phân biệt đoán định. 7Đẩn 
Hội Di tập q. 3 ghi: »Ÿf 34 T li] E Bị 2š 
# jm. 3x H *l fñỦ & jE, 41 5 
HH: - Thiển sư Phổ Tịch cùng với Nam 
Tông có khác. Tôi tự phán biệt rõ phải trải, 
giữ vững tông chỉ của mình«. 





























LINH ẨN TỰ # lý ‡ 

Chùa nằm bên Tây Hồ, thành phố Hàng 
Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là 
chùa đứng đầu trong 4 chùa lớn ở Tây Hồ, 
là chùa bậc nhất trong 5 ngôi Thiền Tự lớn 
ở Giang Nam, là I trong 10 ngôi chùa lớn 
nổi tiếng ở Trung Quốc. Vào niên hiệu 
Hàm Hòa thứ nhất (326) đời Đông Tắn, vị 
cao tăng Ấn Độ là Huệ Lý đến nơi nảy, lên 
ngọn Phi Lai khen rằng: »Đây là một ngọn 
núi nhỏ của ngọn Lĩnh Thứu ở Ấn Độ, 
chăng biết bay đến đây vào đời nào? Lúc 
Phật còn tại thế, phần lớn là nơi tiên linh ở 
ẩn«. Sư liền lập chùa ở trước núi, lấy tên là 
Linh Ấn. Đời Đường Túc Tông, tự viện đã 
gần quy mô. Vào niên hiệu Hội Xương thứ 
5 (845) đời Đường, lúc Vũ Tông diệt Phật 
pháp. chùa này bị phá hủy, chư tăng tứ tán. 
Niên hiệu Kiến Long thứ I (960) đời Tống, 
Ngô Việt Vương mời thiền sư Diên Thọ 
đứng ra tổ chức xây cất lại chùa Linh Ấn. 


430 


LINH CỐC TỰ # 2 #? 





Theo những tải liệu liên quan chép lại thì 
đương thời xây dựng chùa này có 9 lầu, 18 
gác, 72 điện đường, trên l1. 300 gian 
phòng, cộng thêm hành lang 4 phía từ công 
chùa chạy dài đến phương trượng. Tăng 
chúng có trên 3.000 vị. Niên hiệu Cảnh 
Đức thứ 4 (1007) đời Tống, chùa được 
trùng tu, đổi tên là »Cảnh Đức Linh Ấn 
Thiền Tự«. Khoảng niên hiệu Kiến Viêm 
(1127-1130) chùa bị phá hủy bởi loạn 
quân. Khoảng niên hiệu Thiệu Hưng 
(1131-1162) chùa mới được trùng tu. 
Khoảng niên hiệu Càn Đạo (1165-1173), 
thiền sư Huệ Viễn trụ trì chùa nảy, g1áo 
hóa rất thạnh. Về sau, chùa đã bao phen bị 
hủy và được xây dựng. Niên hiệu Thuận 
Trị thứ 6 (1649) đời Thanh, bắt đầu xây 
dựng lại toàn diện, đến niên hiệu Khang 
Hy thứ 1 (1662) thì tiến hành mở rộng 
thêm. Trải qua I8 năm quản lý khó nhọc 
của thiền sư Cụ Đức Hoằng Lễ, chùa Linh 
Ấn mới hoàn thành các kiến trúc: 7 điện, 
12 đường, 4 gác, 3 mái hiên, 3 lầu. Tự viện 
hiện còn là ngôi chùa được xây dựng lại 
vào thế kỷ XIX. Vào năm 1956, năm 1970 
đã được đại tu 2 lần. Chính giữa chùa là 
Thiên vương điện, bên trên có treo bảng 
»Vân Lâm Thiền Tự«, là thủ bút của vua 
Khang Hy đời Thanh. Trong Đại hùng bảo 
điện có tượng Phật Thích-ca Mâu-nI được 
trang sức bằng vàng, cao 9,Im, nếu cộng 
thêm tòa hoa sen và hào quang trên đảnh 
thì cao đến 19,óm. Hai bên đại điện xếp 
mỗi bên 12 tượng chư thiên, 12 tượng Bồ 
tát, thần thái như sống và mỗi tượng đều 
khác nhau. Trước chùa có các ngôi đình 
như: Lãnh Tuyền, Thanh Tông, Hách Lôi 
nằm xen lẫn trong những tàng cây cổ thụ. 
Chùa Linh Ấn là nơi quan trọng để các tín 
đồ Phật giáo trong các tỉnh: Giang Tô, 


Chiết Giang, Phúc Kiến hoạt động Phật sự. 
Vào thời điểm hưng thịnh, mỗi ngày khách 
hành hương có hơn 180. 000 người. 


LINH ẨN TỰ THẠCH THÁP # lš 
+*# 

Tháp nằm trong đình viện ở hai bên Đại 
điện Nguyệt Đài trong chùa Linh Ấn, 
thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc. Niên hiệu Kiến Long thứ I1 
(960) đời Tống, Ngô Việt Vương Tiền 
Hoằng Thúc vì kỷ niệm Đại sư Vĩnh Minh 
mà xây song tháp này. Tháp bằng đá theo 
kiểu lâu các, mặt bằng hình bát giác, 9 
tầng, cao hơn 10m. Trên thân tháp điêu 
khắc cửa cái, cửa số, cột cái và các tượng 
Phật, Bồ Tát và các hoa văn trang sức. 
Dưới mái mỗi tầng khắc ra trùng trùng đấu 
củng chống đỡ mái tháp vênh ra xa, xa 
trông như kiến trúc bằng gỗ. 


LINH CHIẾU # ÿ# (870-947) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người nước Cao 
Ly, đi đến Mân Việt, yết kiến Thiền sư 
Tuyết Phong Nghĩa Tồn, thầm khế hợp 
huyền chỉ. Tính điềm đạm, tự kềm chế nên 
chúng rất kính sợ. Ban đầu sư trụ núi Tế 
Vân, Vụ Châu (nay là Kim Hoa, Chiết 
Giang), sau đời về viện Cảnh Thanh, Việt 
Châu (nay là huyện Thiệu Hưng tỉnh Chiết 
Giang), thiền chúng vân tập. Sư vâng lệnh 
Ngô Việt Trung Hiến Vương trụ trì chùa 
Long Hoa ở Hàng Châu, nơi thờ linh cốt 
Phó đại sĩ. Thụy hiệu »Chân Giác Đại Sư«. 


LINH CỐC TỰ # ®$ #‡ 

Còn gọi: Đại Linh Cóc Tự. Chùa nằm cách 
lăng Trung Sơn,thành phố Nam Kinh, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc I,5km về phía 
đông. Chùa xây vào niên hiệu Thiên Giám 


431 


LINH CỐT #ä# # 





thứ 13 (514) đời Lương Nam Triều, ban 
đầu gọi là »Khai Thiện Tĩnh Xá«, đời 
Đường gọi »Bảo Công Viện«, đời Nam 
Đường đổi tên là »Khai Thiện Đạo Trảng«. 
Khoảng niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc 
(976-984) đời Tống đổi tên là »Thái Bình 
Hưng Quốc Tự«,đầu đời Minh đổi tên là 
»Tưởng Sơn Tự«. Niên hiệu Hồng Vũ thứ 
14 (13§1) Minh Thái Tổ vì xây lăng Minh 
Hiếu đem Tưởng Sơn Tự, Định Lâm Tự, 
Tống Hy Tự, Trúc Viên Tự, Ngộ Chân Am 
dời tất cả về đây, gọi chung là »Linh Cốc 
Tự«và ban cho tắm biển »Đệ Nhất Thiền 
Lâm«. Khi ấy điện vũ mọc lên như rừng, 
tăng xá rất nhiều có thể chứa ngàn tăng. 
Trải qua nhiều đời đều có cao tăng trụ tích, 
là chùa nồi tiếng ở vùng Đông Nam. Trong 
chùa vạn tùng cao chọc trời, một con 
đường nhỏ thâm u, xưa gọi là »Linh Cốc 
Thâm Tùng«, là một trong 40 cảnh của 
Kim Lăng. Chùa hiện nay chỉ là một phần 
Long vương điện của Linh Cốc Tự, khoảng 
niên hiệu Đồng Trị (1862-1874) đời Thanh 
trùng tu, quy mô nhỏ hơn. Nhưng con 
đường nhỏ bên rặng tùng, sắc núi đẹp đẽ 
vẫn khiến người người đều hướng về. 


LINH CỐT # # 

Còn gọi: Xá-lợi. Phần xương lưu lại của 
Phật hoặc của các vị tăng đắc đạo. Chương 
»Tổ Di-giá-ca« trong CĐTĐL q. 1 ghi: »Ïïli 
nữ lJ Lós ÀŠ [HH ƒ fÑ Ầ —= BE. Mũ 
lữ 2u + Ø SE BI, Ñl28 2E 4B {k 
H®. 34 Zi ã Hú 3% T7 R” TU ŸŸ BÁ . 

‡ÿ lH| ?š Ƒ- l: #l . — Sư nói kệ xong, 
nhập ›Sư tử phần tấn tam-muội‹, vọt thân 
lên hư không cao gấp 7 lần cây Đa-la, rồi 
trở về chỗ ngôi, dùng lửa tam muội để tự 
thiêu. Bà-tu-mật thu lượm linh cốt cất 
trong rương bảy báu, xây bảo tháp và thờ 

































































ở tầng trên hêt«. 


LINH DƯƠNG QUẢI GIÁC #‡ # ‡#‡ 
% 


Con linh dương lúc ngủ, treo sừng lên cành 
cây, chân không chạm đất, hoàn toàn 
không để lại dấu chân. Thiền tông mượn 
hình ảnh này để chỉ cho việc khai con mắt 
đạo cho người học mà không nhờ vào ngữ 
ngôn văn tự, tri thức kiến giải v.v... 
CĐTĐL q. 16 (Đại 51, 328) khi: ghi: 
»‡È 2? W 1l ph ll . ?x~ RỊ š# ÿï ⁄£ ñJ ‹ 
ti * % HH: ì HỊ {E RR Jã TÏÌ 
Ji , — Nếu ta nói đông nói tây thì ông tìm 
lời trích cú, nếu ta như con linh dương treo 
sừng thì ông sờ mó chỗ nào? 











LINH ĐÀI # +$ 

Phật tính thanh tịnh. Chương Nam Nhạc 
Lại Toản Hoà thượng ca trong CĐTĐL q. 
30 ghi: 

3 ñ : ` L 
#b {t X 5ã  . Thị EỊ Số DR ĐR 
lò È _ 4 v THỊ & # “E lHÏ 
3) # HỊ Ø ðJ v fÃ '! 44 đụ Số 
»Mạc mạn cầu chân Phật 

Chân Phật bắt khả kiến 

Diệu tính cập linh đải 

Hà tằng thọ huân luyện 

Tâm thị vô sự tâm 

Diện thị nương sinh diện 

Kiếp thạch khả di động 

Cá trung vô cải biến«. 

»Chớ dối cầu chân Phật 

Chân Phật chẳng thấy được 
Diệu tính cùng linh đài 

Đầu từng chịu huân tập. 

Tám là tâm vô sự 

Mặt là khuôn mặt mẹ 

Kiếp thạch có đối dời 














Đb 4 NT bẻ 


3i 





_® 









































432 


LINH LINH NHIÊN 8 8# £ 





Cái này không thay đổi«. 


LINH GIÁC # # 

Linh tính giác ngộ mà mọi người đều sẵn 
có, cũng là Phật tính. Chương Chứng Đạo 
Ca trong SEnh q. 30 ghi: »— J ú ñJ 
ÄÈ #U ñJ. ER # Tổ f[ 3š 2. — Tất 
cả văn fự đinh văn tự, cùng linh giác ấy 
nào can dự?«. 


LINH HUẤN # ở 

Thiền tăng đời Đường, người Phúc Châu, 
nối pháp Thiền sư Quy Tông Trí Thường. 
Sau trở về Phúc Châu, người trong làng 
đón sư vào núi Phù Dung. Thụy hiệu 
»Hoằng Chiếu Đại Sư. 


LINH HỰU # 3# (771-853) 

Thiền tăng đời Đường, Tổ tông Quy 
Ngưỡng, họ Triệu, người xứ Trường Khê, 
Phúc Châu (nay là Hà Phó, tinh Phúc Kiến) 
Trung Quốc. Năm 15 tuổi theo luật sư 
Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện xuất gia. 
Ba năm sau thụ giới cụ túc ở chùa Long 
Hưng, Hàng Châu, tu học các kinh luật 
Đại, Tiểu thừa. Sư từng đến Thiên Thai. 
Lần lượt gặp 2 ngài Hàn Sơn và Thập Đắc 
khải phát cho. Năm 23 tuổi đến Giang Tây 
tham vấn Bách Trượng Hoài Hải, là đệ tử 
đứng đầu và được nối pháp Ngài. Cuối 
niên hiệu Nguyên Hòa (820) sư đến Quy 
Sơn ở một mình suốt 7 năm, về sau được 
Tướng quốc Bùi Hưu sùng kính, cất chùa 
Đồng Khánh, chư tăng theo học rất đông, 
từ đây thiền phong hưng thịnh. Thụy hiệu 
»Đại Viên Thiền sư«. Tác phẩm: Đừm 
Châu Quy Sơn Linh Hựu Thiên sư ngữ lục. 


LINH KHÔNG # # 
Bản tâm thanh tịnh, không tịch. Bài Minh 


Chân Tụng trong PKNL ghi: 



































3š ZZ 7ú H # Ết. 2° HH ÉN lậ 2< #8 
+ #H BỊ £ R 4à v f Z2) — ÍE M 


»Lnh không nguyên tự vô tượng 
Bắt dụng đoạn trừ vọng tưởng 
Vọng tưởng tức thị chân tâm 

Hà tu phân nhất tác lưỡng«. 

»Linh không vốn không hình tượng 
Chẳng cần đoạn trừ vọng tưởng 
Vọng tưởng tức là chân tâm 

Đáu nên phân ra hai tướng«. 


LINH KHUÊ # # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Thanh Bình Linh Tuân. Sư ra giáo hóa trụ 
núi Tam Giác, Kỳ Châu (nay thuộc Kỳ 
Xuân, tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc. 


LINH KIỆU # '§ 

Thiền tăng đời Đường, tham học nơi Mã 
Tổ Đạo Nhất, được ngộ và nối pháp Ngài. 
Sư ấn trong hang trước Cổ Sơn. Tương 
truyền vùng này vốn là cái đầm sâu, dưới 
có con rồng độc thường nhiễu hại dân 
chúng nơi đây. Niên hiệu Kiến Trung thứ 4 
(783) đời Đường, Quận xử lý bằng cách sai 
Bùi Trụ thỉnh sư chế phục rồng độc. Linh 
Kiệu đến bên đầm tụng kinh Hoa Nghiêm, 
rồng liền bỏ đi. Mọi người cảm mộ ân đức 
của sư bèn dựng chùa trên nền đầm rồi 
rước sư về trụ trì, vua có ban bảng hiệu 
»Hoa Nghiêm« và được gọi là chùa Hoa 
Nghiêm. Linh Kiệu ở chùa này giáo hóa 
rộng rãi. Chăng biết cuối cùng sư thị tịch 
Ta Sao. 


LINH LINH NHIÊN # # /4 

Hình dung sự giác ngộ sáng suốt, thần 
thông vô ngại của bản tâm. Chương Cưu- 
ma-đa-la tổ thứ 19 trong CĐTĐL q. 2 ghi: 


433 







































































LINH LỢI % #| 
»Ùù  ïl Yf tƠ + ĐÃ 44 l ÍE. 4# #4 
JÈ ft 5 ‹ đi tài # T8 thi š Bồ ĐÀ. — Tâm 

















vốn thanh tịnh, không sinh diệ, không tạo 
tác, không bảo ứng, không hơn thua, lặng 
lễ, sảng suóf«. 


LINH LỢI # #\ 

Nhanh nhẹn, sắc sảo. Nhà thiền gọi những 
người căn khí tốt, ngộ nhập dễ dàng là 
người linh lợi, nạp tăng linh lợi. Tiết Càn 
Nguyên Tông Dĩnh Thiền sư ÿ 0g NDHN 
q. 20 ghi: »i¿ ‡È ĐÈ E1: Á £ 5 
HỆ %¿ T 2 # Ø ## #J l J& J#? — Sư 
dựng cây gậy, nói: Người linh lợi chẳng 
nhọc cử công án lại, mà hôm nay không có 
người linh lợi sao?«. 

















LINH MẶC # # (747-818) 

Thiền tăng đời Đường, họ Tuyên, người xứ 
Ty Lăng (nay là Thường Châu, tỉnh Giang 
Tô), Trung Quốc. Ban đầu, sư theo nghiệp 
nho, chợt gặp Mã Tổ Đạo Nhất, ngay nơi 
lời nói sư liền khế hợp liền được cạo tóc và 
thụ giới cụ túc. Sau yết kiến Thạch Đầu Hy 
Thiên, hoát nhiên tỉnh ngộ, làm thị giả cho 
Ngài trong 20 năm. Đầu niên hiệu Trinh 
Nguyên (785), sư trụ đạo tràng Bạch Sa 
núi Thiên Thai. Hai năm sau trụ Phố 
Dương. Sư còn ở núi Ngũ Tiết, người học 
ở khắp nơi tụ về mà sư vẫn thanh bạch 
giản dị như thường. Sau khi tịch, Chí Nhàn 
soạn văn bia cho sư. 


LINH MỘC ĐẠI CHUYẾT TRINH 
THÁI LANG # +®* x 3# ä & # 
(1870-1966) 

(J: Suzuki, Daisetz Teitaro). Học giả Phật 
giáo Nhật Bản, là đệ tử tục gia của tông 
Lâm TẾ. Ông sinh trong một gia đình Hiệp 
sĩ (Samurai). Khi lên Š tuôi, cha mât. Năm 


21 tuổi, ông đến Tokyo để học tiếng Anh, 
rồi đến Kamakura để học thiền tại chùa 
Viên Giác, thọ giáo ngài Kim Bắc Hồng 
Xuyên và Tông Diễn. Trong thời gian tu 
học này, ông dịch các sách Phật học sang 
tiếng Anh. Năm 35 tuổi, ông theo ngài 
Tông Diễn diễn giảng ở các vùng miền 
Đông Mỹ. Sau đó, ông du học ở các nước 
Anh, Đức, Pháp, Thụy SĨ. v.v..., ông trở 
về nước lần lượt làm giáo sư Đại học Đề 
Quốc và Đại học Õtani ở Tokyo, biên tập 
tạp chí Thiền Đạo. Năm 63 tuổi, ông đạt 
được học vị Tiến sĩ văn học qua luận án 
»Nghiên cứu kinh Lăng-già«. Ông từng 
thiết lập: »Hiệp hội tín đồ Phật giáo Đông 
Phương« ở Đại học Ötani, « Văn khó Tùng 
Gia Cương« tại chùa Đông Khánh ở Lâm 
Thượng. Năm 85 tuổi, ông tổ chức và làm 
hội trưởng Hội Nghiên cứu Đại Tạng Kinh 
Tây Tạng. Năm 93 tuổi, ông hoàn thành 
»Vọng Nguyệt Phật Giáo Đại Từ Điển Bồ 
Di« 2 quyên. Ông có công hiến rất lớn đối 
với tư tưởng Đông phương và sự truyền bá 
Thiền học vào các nước Âu Mỹ. Tác phẩm 
(trích): Thiển Luận 1, 2, 3; Nghiên Cứu 
Kinh Lăng-già; Thiển Pháp Nhập Môn; 
Giáo Lý Vô Niệm; Thiên Sinh Hoạt; Thiển 
và Phân Tâm Học, Cốt Tủy của Đạo Phật; 
Thiên và Văn Hóa Nhi... Theo: PQĐTĐ 
của nhóm Từ Di 


LINH NGUYÊN # 3# 

1. Bản tâm là nguồn gốc của vạn vật. Thzzn 
Đồng Khế của Thạch Đầu Hy Thiên trong 
NĐNN q. 5 ghi: »3# ÿ HỊ ÍŠ l4. ‡* JE 
Hồ Ùš È s — Nguồn linh trong sáng vốn 
không phải tôn tại đơn độc mà có nhiêu chỉ 
nhánh như con sông lớn hay cội cáy, gọi là 
›sự lý gồm đủ 

2. Thiền tăng đời Minh, họ Tiết, tự Bất 





434 


LINH PHONG NGẪU ÍCH 8 l§ #ï ?§ 





Nhị, người xứ Phong Dương (nay thuộc 
tỉnh An Huy) Trung Quốc. Ban đầu sư 
tham học nơi Thiền sư An Nhạc Liễu Ngộ, 
không khế hợp nên yết kiến Thiền sư Vô 
Tế, được trao cho thoại đầu chữ VÔ. Linh 
Nguyên khổ tham lâu ngày, bỗng tỉnh ngộ, 
được thầy ấn chứng. Sư cất am Tuyết Cốt 
ở Quảng An và trụ ở đấy (nay là huyện 
Nhạc Trì, tính Tứ Xuyên). 


LINH NHAM TỰ # # 3 

1. Thuộc núi Phương Sơn, huyện Trường 
Thanh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Vào 
niên hiệu Chính Quang thứ 1 (520) đời Bắc 
Nguy, Thiền sư Pháp Định sáng lập, từ đây 
về sau trãi qua nhiều lần hưng phế. Khoảng 
niên hiệu Trính Quán (627-649) đời 
Đường Huệ Sùng xây dựng lại, đời Tống 
lại trùng tu, hiện còn phần lớn là những 
kiến trúc đời Tống. Đời Đường là thời kỳ 
hưng thịnh nhất. Có điện các hơn 40 tòa, 
thiền phòng hơn 500 gian, tăng chúng hơn 
500 người, đứng đầu trong bốn đại danh 
sát, cùng với Thiên Thai Quốc Thanh Tự, 
Nam Kinh Thê Hà Tự, Giang Lăng Ngọc 
Tuyền Tự được gọi là »Tứ tuyệt« của tự 
viện trong thiên hạ. Chùa Linh Nham được 
tiếng tăm lớn »Tứ tuyệt đệ nhất«. Trải qua 
nhiều đời tu sửa xây dựng thêm, bố cục tự 
viện rộng lớn, văn vật cô tích phong phú. 
Hiện còn tắm biển »Ngự Thư Các« viết 
chữ triện, tương truyền do vua Đường Thái 
Tông viết. Kiến trúc chủ yếu hiện còn là 
Thiên Phật điện, Đại hùng bảo điện, Chung 
cổ lâu, Bích chỉ tháp. Ngoài ra còn có Tích 
thúy chứng minh khám, Mộ tháp lâm, Ngũ 
hoa điện thạch trụ và những bia đá từ đời 
Đường Tống đến nay như »Linh Nham Tự 
Tụng Bi« do Lý Ung đời Đường viết, có 
giá trị nghệ thuật và giá trị lịch sử rất cao. 


2. Chùa Quảng Hóa vào niên hiệu Thái 
Bình Hưng Quốc thứ 1 (976) đời Tống trở 
về trước gọi là »Linh Nham Tự« X. 
»Quảng Hóa Tự« 


LINH NHAM TỰ THÁP # # 3 3# 
Nằm bên phải Thiên Phật điện, chếch về 
phía bắc Linh Nham Thiền Tự, huyện 
Trường Thanh, tỉnh Sơn Đông, Trung 
Quốc. X. »Bích Chi Tháp«. 


LINH NHAM TỰ THÁP LÂM # # 
+i# 

Tháp nằm ở phía tây chùa Linh Nham, 
huyện Trường Thanh, tính Sơn Đông, 
Trung Quốc, gồm 167 tòa mộ tháp từ đời 
Đường đến đời Thanh. Bởi số lượng lại 
nhiều, thời gian lâu xa, hình dáng đa dạng, 
tạo hình ưu mỹ nên được xem là rừng tháp 
hiếm có trong nước, chỉ có Thiếu Lâm Tự 
Tháp Lâm là có thể so sánh. Trong rừng 
tháp này, mộ tháp của Thiền sư Huệ Sùng 
được xây sớm nhất vào khoảng niên hiệu 
Thiên Bảo (742-755) đời Đường. Tháp của 
mỗi triều đại đều có điểm đặc sắc riêng. 
Nói chung tháp tuy nhỏ nhưng hình thức 
đa dạng, đa số là tháp hình chuông. Trong 
rừng tháp có 81 bài minh ghi trên bia cổ, 
trong đó bài minh »Tức Am Thiền sư Đạo 
Hạnh Bi« được khắc vào niên hiệu Chí 
Chính thứ I (1341) đời Nguyên là do tăng 
nhân Nhật Bản là Hòa thượng Thiệu 
Nguyên lưu học ở Trung Quốc hơn 20 năm 
viết. 

LINH PHONG NGẪU ÍCH # '£ # 
4 

Thiền tăng Trí Húc đời Minh hiệu Ngẫu 
Ích, Về già trụ chùa Linh Phong, nên người 
đời gọi là Lonh Phong Ngẫu Ích. X. Trí 


435 


LINH PHỦ Ẩ ƒ 





Húc. 


LINH PHỦ # 7# 

Tâm. tên Hội truyện trong TCTT q. 8 
ghỉ: »X 3# HE. 2. BÚ JÑ RW #8: - 
Trong lúc sư đang nghiên cứu về Lão 
Trang, trong tâm bỗng nhiên rỗn lặng«. 


LINH QUÁN # # 

Thiền tăng đời Đường, sư thờ Hoàng Bá 
Hy Vận làm thầy. Sau khi đắc pháp, sư trụ 
Tiết Lão Phong trong dãy núi Điều Thạch, 
Phúc Châu, thường đóng cửa ở một mình, 
người đời ít thấy sư. Chỉ có một vị thí chủ 
đến giờ mang cơm đến, Linh Quán cũng 
chỉ mở cửa vào giờ ấy. Người đời gọi là 
»Lão Quán Hòa thượng«. Có công án »Lão 
Quán bế hộ« (Lão Quán đóng cửa), nội 
dung là cơ duyên đối thoại giữa Lão Quán 
và Tuyết Phong Nghĩa Tôn. 


LINH QUANG # %, 

Ánh sáng của tự tâm, ánh sáng của Phật 
tính. Tiết Bách Trượng Hoài Hải Thiền sư 
trong NĐHN q. 3 ghi: »3# 3% 38 Wễ , ìhl 























Mù Rl RE. HỦ sẽ Hi. 1 W .. 
b E #3. + 8 BÌUỂ: {H 8t + 
Ấ4. RỊ lHl ÍñỊ #2 — Linh quang riêng 


chiếu, vượt khỏi căn trần; thể bày chân 
thường, chẳng câu nệ văn tự. Tâm tính 
không nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa 
vọng đuyên, tức như như Phát«. 


LINH QUANG TỰ # % 3 

Còn gọi: Chùa Bà Đá. Chùa ở số 3 phố 
Nhà Thờ, Hà Nội, là Tổ đình của phái 
thiền Lâm Tế, Việt Nam. Đời Lê Thánh 
Tông (1460-1497) ở làng Báo Thiên (tức 
khu vực quanh Nhà Thờ lớn) có người đảo 
được một pho tượng Phật Bà bằng đá. 


Người ấy liền dựng một cái miếu con để 
thờ ngay nơi đào được tượng. Sau đó dân 
làng thấy linh thiêng mới làm thành ngôi 
chùa, đón các nhà sư về để cúng bái. Từ đó 
có tên là chùa Bà Đá. Nhưng pho tượng đá 
nảy đã bị mất trong một vụ chùa bị hỏa 
hoạn vào thời Pháp thuộc. Nay trong chùa 
có một pho tượng cũng bằng đá nhưng là 
tượng Phật Thích-ca, mới tạc khoảng đầu 
thế kỷ XX. Di vật cổ có hai quả chuông 
đúc vào các năm 1823, 1881 và một cái 
khánh đúc vào năm 1842. Về tượng có 
kích thước rất lớn và ở Bái đường không 
có tượng Hộ pháp. 


LINH SẦM 4- # 

Thiền tăng đời Tống, tham học với Thiền 
sư Khế Trù và nối pháp Ngài, thuộc tông 
Pháp Nhãn. Sư trụ núi Vân Đài ở Tuyền 
Châu. 


LINH SIÊU 4- # 

Thiền tăng đời Đường, tham học với Thiền 
sư Giáp Sơn Thiện Hội và đắc pháp. Sư ra 
hoằng hóa trụ núi Thượng Lam, Thụy 
Châu (nay thuộc Cao An, tỉnh Giang Tây), 
nêu cao đạo pháp của Giáp Sơn, các người 
học thiền đều hướng về. VỀ sau, sư sáng 
lập Thiền Uyên ở Hồng Tỉnh và vẫn lấy 
tên là Thượng Lam, truyền bá đạo pháp 
cảng thạnh. 


LINH SƠN # +› 

Pali: Gijjiha-kuta Hán âm: Kỳy-xà-quật. 
Còn gọi: Linh Thứu sơn, Thứu phong, Linh 
nhạc. Núi nằm ở phía đông bắc thành 
Vương Xá nước Ma-kiệt-đà, trung Ấn Độ. 
Hình dáng núi giống như chim đại bảng và 
do núi này có nhiều giống chim ấy nên 
được gọi là Linh Thứu. Đức Phật từng 


436 


LINH TẾ THÁP 8 È* 1# 





giảng kinh Đại thừa tại núi này như Kinh 
Pháp Hoa, nên núi trở thành thắng địa của 
Phật giáo. Tham Thiền Kệ trong Thiền 
Tịnh Hợp Yếu của Thiền sư Phương Tụ 
Thành ghi: 

3 X 7B —. lH FỆ H lá 

3E R ã tị, gð fŒ zb 4 

»Tham thiền đệ nhất 

Siêu quần xuất cách 

Phi thuộc Linh Sơn 

Khởi truyền Thiếu Thất«. 

»Pháp tham thiên bậc nhất 

Bậc siêu quân xuất cách 








Chẳng trao tại Linh sơn 

Há truyền nơi Thiếu Thắt«. 

Hồi thứ 100, Tây Du Ký ghi: »3š ?# l£ 5E 
2š Eš X⁄. hú #4 | 2ï Íš ‡f Z3 ‹ —- Non 
Linh Thứu đỉnh cao đẩy ráng đẹp, cõi 


nước Cực Lạc rợp mây lành«. 











LINH SƠN HUỆ MẠNG # ›!› 3 ® 
Chỉ Thiền tông truyền thừa pháp tự. Tiết 
Tuyết Phong Tư Huệ thiền sư trong NĐHN 








q. 16 ghi: »ửI 2 ®‡ H H§ # l# 3£. ĐJ 
ÙJ †H †H 9h. b¡n =8 si 
Tí II ñ#ÿ ñ. 48 l4 H. ã thị 





ẨẩỸ s Ðh Tt NHI Ạ. 2 35 24 J.v ƒ 1M 
HH. — Hiện tại mỗi ngày đánh trồng 
thăng đường đề lải nhải, người hỏi miệng 
tợ máy dệt, người đáp lưỡi như sắm sét. 
Cứ như hôm nay huệ mạng Phật TỔ nguy 
như chỉ mành treo chuông, gia phong 
Thiếu Thất bấp bênh như trứng để đâu 
đẳng.« 


LINH SƠN TỰ # ›› # 

Chùa nằm trong núi Linh Sơn, làng Đồng 
Vu, huyện Triều Dương, tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc. Do Thiền sư Đại Điên sáng 
lập vào niên hiệu Trính Nguyên thứ 7 


(791) đời Đường, gọi là »Linh Sơn Hộ 
Quốc Thiền Tự«. Khi Hàn Dũ bị giáng 
chức và đày đến Triều Châu, từng mời 
Thiền sư Đại Điên đàm đạo hơn mười 
ngày, sau đó vì cầu mưa tế thần biển mà 
đến Triều Dương, lưu ngụ tại chùa Linh 
Sơn. Hiện trong chùa có cất giữ một bộ 
»Linh Sơn Chính Hoằng Tập«, ghi chép 
câu chuyện đàm luận văn học và biện luận 
Phật giáo của hai vị. Niên hiệu Nguyên 
Hòa thứ 14 (819) Hàn Vũ phụng mệnh trấn 
nhậm Thứ sử Viên Châu, khi ly biệt ông để 
lại chiếc áo tặng cho ngài Đại Điện, người 
đời sau xây Lưu Y Đình tại chùa này để kỷ 
niệm. Tự viện dựa vào núi mà cắt, liên tiếp 
ba dãy nhà một tầng. Cửa chùa Kim Thư 
Thạch khắc tắm hoành »Linh Sơn Hộ 
Quốc Thiền Viện« do Diệp Cung Xước tự 
tay viết. Ngoài ra còn có các di tích như 
Trác tích tuyền và Bạch thạch tào phỏng 
chế đời Nguyên. 


LINH SÙNG 4- # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Thư 
Châu (nay là Tiềm Sơn, tỉnh An Huy) 
Trung Quốc. Sư thờ thiền sư Hoài Nhạc ở 
Vân Cư và nối pháp Ngài, thuộc tông Tào 
Động. Sư trụ viện Phong Hóa ở Dương 
Châu (nay thuộc Giang Tô). 


LINH TẾ THÁP # 3 3‡ 

Còn gọi: ông Sơn Bảo Tháp. Tháp ở sau 
Bảo Thông Thiền Tự, núi Hồng Sơn, thành 
phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, 
được xây vào niên hiệu Đại Đức thứ II 
(1307) đời Nguyên, hoàn thành vào niên 
hiệu Diên Hựu thứ 2 (1315). Niên hiệu 
Đồng Trị thứ 4 (1865) đời Thanh trùng tu, 
trên vách tường ngoài tháp có khảm bia ký 
tháp khắc vào niên hiệu Đại Đức thứ II 


437 


LINH THAM $ #$ 





(1307) đời Nguyên. Thân tháp 7 tầng, hình 
bát giác, cao khoảng 43 m. Nội tầng tường 
tháp xây đá, ngoại tầng xây gạch, là phỏng 
theo kết cấu gỗ. Từ dưới lên trên tháp thu 
nhỏ dần uy vũ cao sừng sững hùng vĩ tráng 
lệ. Mỗi tầng mỗi mặt đều có Phật khám, 
trong khám khắc nỗi tượng Bồ tát, La hán, 
Lực sĩ. Trong tháp có bậc thềm vòng vẻo 
lên đỉnh tháp, đứng trên đỉnh nhìn ra xa 
thấy phong cảnh nước non đẹp không kể 
xiết. Sau tháp trên mỏm núi có vài chỗ 
khắc tượng Phật trên vách đá, dưới tháp có 
động Hoa Nghiêm, suối Bạch Long cùng 
với tháp làm nổi bật lẫn nhau. 


LINH THAM 4- # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ An Cát 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 
Sư nối pháp Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa 
Tôn, ra giáo hóa trụ núi Thúy Nham, Minh 
Châu (nay là huyện Ninh Ba tỉnh Chiết 
Giang). Sư mở rộng pháp hội, người học 
bốn phương tụ về. Sau sư đời về chùa 
Long Sách ở Hàng Châu và thị tịch ở đấy. 
Ngô Việt Vương ban cho hiệu Vĩnh Minh 
Hòa thượng. 


LINH THAO + #$* (671-759) 


Thiền tăng đời Bưển họ Trương, còn có 
hiệu là Hành Thao. Tham học với Lục tổ 
Huệ Năng, gần gũi và hầu hạ Ngài. Sau khi 
Lục Tổ tịch, sư làm vị tăng giữ tháp. Sư 
được thụy hiệu là »Đại Hiểu Thiền sư. 


LINH THỌ THIỀN SƯ # #† z# #7 
Thụy hiệu của thiền tăng Như Mẫn đời 
Ngũ Đại. X. Như Mẫn. 

LINH THỤY # ## (910-970) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trình, tự Dật 


Thế, người Thủy Hưng, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Hồng 
Cứu, thuộc tông Quy Ngưỡng đời thứ 5, 
trụ các chùa: Linh Thứu, Nguyệt Hoa Sơn 
(ở Thiền Quan, Quảng Đông). Có ngữ lục 
lưu hành ở đời. 


LINH THỨU THÀNH 
(1620-1687) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Dương, tên 
Thành, tự Khởi Kiến, pháp hiệu Liễu 
Tông, người xứ Bảo Để, Thiên Tân, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Nam Cốc Dĩnh 
nơi Hoàng Bá sơn tự, đời thứ 38 hệ Nam 
Nhạc. Trụ trì chùa Linh Thứu ở Bàn Sơn. 
Có ngữ lục truyền lại đời. 


#8 W% # 


LINH TRI # #2 

Trí huệ sẵn có nơi lòng người, cũng chính 
là trí huệ Phật. Chương Pháp Dung Thiền 
sư tâm minh trong CĐTĐL q. 30 ghi: »? 





















































1# 4 # ® Z H %Ä.. #{ lã % tt % Zï 
HE. % ẤI H HỆ đí 3E Bñữ IlH. — Bỏ 

















đề sẵn có chẳng tốn công giữ, phiên não 
vốn không chăng cân diệt trừ. Linh trì tự 
chiêu, muôn pháp trở về nhực«. 


LINH TUÂN 4 :# 

I. Thiền tăng đời Ngũ Đại (845-919), 
người xứ Đông Bình (nay thuộc tỉnh Sơn 
Đông) Trung Quốc; nối pháp Thiền sư Vô 
Học Thúy Nham. Sư ra hoằng pháp trụ Đại 
Thông rồi dời về viện An Lạc, núi Thanh 
Bình, Ngạc Châu (nay thuộc huyện Võ 
Xương, tỉnh Hồ Bắc). Thụy hiệu »Pháp Hỷ 
Thiền sư«. 

2. Thiền tăng đời Ngũ Đại (884-969), họ 
Linh nối pháp Thiền sư Ba Tiêu Huệ 
Thanh, thuộc tông Quy Ngưỡng, tiếp nối 
Thày để trụ trì. 


438 


LONG ĐÀM HÒA THƯỢNG }ẽ ï# #I ij 





LINH TUYỂN THIỀN TỰ # £# # #‡ 


Năm ở núi Nguyệt My, ngoại ô phía đông 
thành phố Cơ Long, tỉnh Đài Loan, Trung 
Quốc, là một chiếc nôi của Phật giáo Đài 
Loan. Niên hiệu Quang Tự thứ 24 (1898) 
đời Thanh, ba vị sư Thiện Trí, Diệu Mật, 
Thiện Huệ ở Dũng Tuyền Thiền Tự, Cổ 
Sơn, Phúc Châu nối tiếp nhau xây dựng 
nên chùa. Những kiến trúc như Phật điện, 
Thiền đường, Thiên vương điện, Khai sơn 
đường, Linh tháp lần lượt hoàn thành, đầy 
đủ quy mô một tùng lâm Phật tự. Phật điện 
thờ các tượng thánh Thích-ca, 18 La hán, 4 
đại thiên vương do thợ danh tiếng trong 
nước là Lâm Khởi Phụng nặn đắp. Trong 
chùa có xá-lợi Phật mang từ Ấn Độ về và 
nhiều tượng Phật câm thạch của Mianma. 
Mục đích chính của chùa là an tăng hoằng 
pháp, thành lập Thiền lâm Phật học, Học 
viện Phật giáo để đào tạo nhân tài Phật 
giáo. Pháp mạch và phân chi tự viện của 
chùa này được trải khắp Đài Loan. 


LINH VÂN # £ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, tên Chí Cần; nối 
pháp Thiền sư Quy Sơn Linh Hựu, trụ núi 
Linh Vân, Phúc Châu. X. Chí Cần. 


LOA CÂN 3# # 
Gân guốc nồi chẳng chịt như xoắn ốc. 


Bài tán Thâm Sa Thần trong Phần Dương 
ngữ lục q. hạ ghi: »ŸỆ li ph Hữ #ã 4 ?. 
lt  ® JE im ZÑ VÔ. 4Œ Mã fỦH. 1 l 
Ai . 9% 9X HÀ HW lề Zll‹ — Cặp mắt 
tròn xoe như hai tròng kính vàng, đôi mày 
xếch lên như hình cái xiên. Gân guốc nồi 
chẳng chịt như xoắn óc, da dẻ toàn thân 
đêu mứt nẻ«. 







































































LOẠN DỮ ắL # 
Hành động ._ tiện. Minh Giác ngữ lục q. 
... »lã| #l iš #. A 3 1E l# +. 
1Í #ồ xã.  XHH. ñlz. ñL 
TEIEIE, 3í TH lJ. Hữ z› HỆ RR. 
3í lấ 3 T7. HỤ ïJ — 42 R 2x. B 
#í Hề \ ÄL EH . — Sư hỏi Thính đạo giả: 
Việc cửu tham như thế nào? Đạo giả nói: 
Ban ngày ban mặt. Sư bảo: Đi lung tung 
làm gì? Đạo giả liền hét. Sư bảo: Đáng ăn 
gậy! Đạo giả định giơ tay, sự đánh cho 
một tọa cụ, nói: Các ngươi hãy xem, gã mù 
này hành động tùy tiện!« 

































































LONG BÌNH NGÕA XƯỞNG TỰ ïš 
33 

Chùa nằm cách thành phố Tuân Nghĩa, 
tỉnh Quý Châu, Trung Quốc 20km về phía 
đông nam, nguyên tên là »Phục Hưng 
Thiền Viện«. Được xây cất vào khoảng 
niên hiệu Chính Đức (1506-1521) đời 
Minh. Đời Thanh lại tu sửa thêm, kiến trúc 
hiện còn gồm sơn môn, tiền viện, tiền điện, 
lưỡng lang phối điện, trung viện, đại hùng 
bảo điện, hậu hoa viên, quần thể tăng mộ. 
Đại hùng bảo điện bày trí nhiều trân phẩm 
điêu khắc gỗ, lấy nhân vật tạo hình làm 
chủ, có các loại phù điêu, thấu điêu, viên 
điêu (đều là khắc nổi nhưng mức độ sâu 
cạn khác nhau), có nội dung tôn giáo như 
Thích-ca thuyết pháp, Ngư ông độ Phật, 
thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh 
kinh. Trong đó những hình tượng núi sông, 
động vật, hoa cỏ, yêu ma, thần Phật, được 
điêu khắc tinh xảo, sinh động. 


LONG ĐÀM HÒA THƯỢNG #š. šš 
#r ã 

Thiền tăng Sùng Tín đời Đường trụ Thiền 
viện Long Đàm ở Lễ Châu, nên người đời 


439 


LONG HƯNG TỰ j£ 8Ä 3? 





gọi là Long Đàm Hòa thượng. X. Sùng 
Tín. 


LONG HƯNG TỰ I£ # 3 
Chùa ở ấp 4, xã Tân Định, huyện Bến Cát, 
tỉnh Sông Bé, Việt Nam. Chùa do Thiền sư 
Thiện Hiếu (Tổ Đia) dựng lập. 


LONG KỲ '# 33 (1592-1673) 

Thiền tăng đời Thanh, Tổ tông Hoàng Bá 
Nhật Bản. Sư họ Lâm, hiệu Ấn Nguyên, 
người xứ Phúc Châu, Trung Quốc. Năm 
1620, cạo tóc ở núi Hoàng Bá, học Pháp 
Hoa ở chùa Hưng Thiện, Gia Hưng; học 
kinh Lăng Nghiêm ở chùa Bích Vân. Năm 
1624, được Thiền sư Mật Vân Viên Ngộ 
truyền tâm ấn. Năm 1633, nhận chức Tây 
đường tại Hoàng Bá Sơn. Năm 1637, nhận 
lời mời của hội Hoàng Bá, sư sửa sang 
điện vũ, đại chấn tông phong, phục hưng 
Cổ đạo. Năm 1654, nhận lời mời của tăng 
Dật Nhiên, sư sang Nhật Bản trụ chùa 
Hưng Phúc ở Trường Kỷ. Năm 1661, sư 
xây dựng chùa Vạn Phúc ở núi Hoàng Bá, 
cử dương thiền phong Hoàng Bá. Nhật 
Hoàng ban hiệu »ĐÐại Giác Phổ Chiếu 
Quốc Sư«. Tác phẩm: Phổ Chiếu Quốc Sư 
ngữ lục 2 quyên, Tùng Đường tập 2 quyền, 
Thái Hòa tập 2 quyên. 


LONG NGUYÊN ïš # 
Hiệu của thiền tăng Giới Thanh đời 
Nguyên. X. Giới Thanh. 


LONG TUYỂN KIẾM ‡È, # 2| 

Tên một thanh gươm báu đời cô ở Trung 
Quốc. Tương truyền vào đời Tấn Huệ Đé, 
Lôi Hoán làm chức Huyện lệnh ở Phong 
Thành, Dự Chương, thường thấy luồng khí 
màu tía khoảng giữa sao Đầu và sao Ngưu. 


Ông cho đó là khí tỉnh hoa của gươm báu 
bốc lên, nên cho đào ở nền ngục thất được 
một cái hòm đá, bên trong có hai thanh 
gươm, đều có khắc tên, một đề Long 
Tuyền, một đề Thái A, lấp lánh mờ mắt. 
»Thanh gươm Long Tuyển« về sau trở 
thành một văn liệu phổ biến trong văn 
chương chữ Hán để ví với tài năng, phong 
thái của người anh hùng. Thiền tông dùng 
để dụ cho cơ phong bén nhạy của thiền 
tăng. Minh Giác ngữ lục q. 2 ghi: »ÏÊ 38 
ER JJ #. lHỊ ðÄ HỊ #l #§ 7. . . PHỦ 


















































Ø. HẠ. — HỌA. tá X 
MU. SP B2 MU. BÀ M ẤẾẪ 3. - 





Gươm Long Tuyên và dao búa đêu bằng 
sắt, bén lụt khác nhau xa (...) Liệu đấy! 
Liệu đấy! Một xuất một nhập, nửa úp nửa 
mở cùng một phẩm loại, thử phân biệt xem 
đâu là đạo, tục«. X. Thái A Kiếm. 


LONG TUYỂN THIỀN TỰ iš. & 3# 
$ 

Thuộc khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng, 
tỉnh Đài Loan, Trung Quốc. Năm 1923 
chùa được xây cất, trụ trì đầu tiên là tăng 
nhân Nhật Bản Đông Hải Nghi Thành. 
Năm 1944 Pháp sư Long Đạo tiếp nhậm 
trụ trì. Trong chùa có xây tháp Từ Thọ cao 
5 tầng có thể đặt thờ hơn bốn vạn linh cốt. 


LONG TUYỂN TỰ ‡š #& 3 

1. Chùa nằm dưới núi Liên Hoa, làng Sa 
Hưởng, huyện Trường Lạc, tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc. Chùa được xây cất vào 
niên hiệu Thừa Thánh thứ 3 (554) đời 
Lương Nam triều. Vào đời Đường có vị 
tăng Hoài Hải xuất gia tại chùa này. Tương 
truyền trụ trì chùa là Hòa thượng Huệ 
Chiếu khi sai Hoài Hải giặt khăn, phát hiện 
trong giếng có hai con rồng vờn bay, vua 


440 


LÔ CẤU ÿ§ #š 





Đường Hy Tông sau khi nghe chuyện này 
bèn ban tên »Long Tuyêển«. Theo Tự chí 
ghi, khi Hòa thượng Huệ Chiếu trụ chùa 
này từng dùng chú ngữ đặt dưới thạch trụ 
xây điện. Hiện thạch trụ vẫn còn cao 6m, 
rộng 2m, rất là hùng vĩ. Niên hiệu Sùng 
Trinh thứ 15 (1642) đời Minh, Thiền sư 
Ấn Nguyên trước khi đi sang Nhật Bản đã 
từng trụ trì chùa này. Trong chùa có cặp 
đối liễn: »Tự kiến Lương triều, Phật tàng 
kim túc. Thiền truyền Nhật Bản, tỉnh hiện 
thanh long.«(Chùa xây vào đời Lương, 
Phật chứa hạt lúa vàng. Thiền truyền vào 
Nhật Bản, giếng hiện rồng xanh). 

2. Thuộc trung bộ Bắc Câu, núi Thiên Sơn, 
cách thành phố Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh, 
Trung Quốc 20km về phía đông, là một 
trong năm đại thiền lâm ở Thiên Sơn. 
Trong chùa có suối núi thường niên nước 
chảy róc rách, có rồng phun nước như 
trong truyền thuyết nên gọi là »Long 
Tuyêển«. Núi non bao quanh chùa, tùng lâm 
ở giữa khe núi sâu tối, phân nửa tựa vào 
vách núi, phân nửa cất trên đất bằng. 
Trong chùa hiện còn 20 tòa điện vũ lớn 
nhỏ như Đại hùng bảo điện, Thiên vương 
điện, VI Đà điện, Ty Lô điện, Long vương 
miếu, Tàng kinh các. Theo bị ký trong 
chùa, hậu đường của chùa xây vào niên 
hiệu Gia Tĩnh thứ 37 (1558) đời Minh. 
Những kiến trúc từ trước niên hiệu Gia 
Tĩnh đời Minh còn có Kim Cang điện, 
Thiền đường. Trong chùa còn có 87 pho 
Phật tượng lớn nhỏ làm bằng đất, sắt, 
đồng, gỗ, đá. 


LONG TƯỢNG #š # 

1. Con voi chúa, voi quý. Phần Đối Cơ 
trong Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: 
»HỊ 2š: Hệ ất HH FÃ 3E 8l ĐT HÌ. — 





Sư đáp: Cái đạp của voi chúa, chẳng phải 
lừa chịu nồi«. 

2. Thiền tăng kiệt xuất. Sở Thạch Hòa 
thượng Hành Trạng trong Phạm Kỳ) ngữ 
lục ghi: »f# tị đ Ä ã. ZX 3 2} 
l\. š# 3á Hữ Đế Eš. 4 4#? lÊ 4 #U 
HH. — Kính Sơn như hang sâu thắm, 
Thiên Đông nhự núi chọc trời, Tịnh Từ 
trong cơ pháp tôi có sáng. Mỗi vị đêu có 
vài trăm Thiên tăng kiệt xuất«. 
































LÔ CẤU 3# # 

1. Lò lửa (lô) và ống thổi lửa (cấu), dụng 
cụ của thợ rèn, nghĩa đen là lò rèn. Dụ chỉ 
pháp đường hay pháp hội là nơi rèn đúc 
các vị tăng thành pháp khí. Máit Am ngữ 
lục ghỉ: »À 5# _E 3“. T [BH]. 3E ĐÃ 3ƒ 
'!†Ề E4. TR †I #t fm. 1⁄2 ?í lệ IR 
?# ?H fñl.. lu ?Z ƒ 1H. Iñ 2 ã #§ BE 
bị. — ?ủ ff ð Hữ 1 fHỊ s — Vào chùa, 
sư thượng đường. Tăng hỏi: Giăng lưới to 
trong biển Hoa Tạng để bắt cá côn, cá 
kình; cẩm kêm dùi trên đỉnh Lăng Tiêu để 
hun đúc người thành Phật Tổ. Hôm nay lò 
rèn đã mở, khi một dùi liền thành thì thế 
nào? « 

2. Thủ đoạn của thiền sư khi ứng cơ tiếp 
vật, dẫn dắt người học. Tiết Tư Phúc Như 
Bảo Thiền sư trong LĐHY dq. I1 ghi: »Ä 
lB PÍ S:  MÍ BE RE 2 22 NMẾM, 3 
2š BW Bê R6 lí ƒ Xñ %. ñã ÁN 24 nh l 
Xi JẾ? S# bị BW Ƒ ?J. ĐH 8U #t Hệ 
Nl.. — Đại Quy Triết nói: Tư Phúc tuy có 
thủ đoạn đặc sắc, ngặt vì Trân Tháo là 
vàng ròng đã luyện. Các ông muốn biết Tư 
Phúc không? nhàn rỗi buông câu làm kinh 
động cả đâm Bích Long«. 

3. (Hành vi) khải phát tiếp dẫn người học 
của thiền sư. Bài Tháp minh của Phụ Cát 
Tất trong Ä/át Am ngữ lục q. cuỗi ghi: » ÉI 








































































































441 


LÔ SƠN j§ 1Ì 




















3E # HỊ !R 2š HH.  j 2} ỦỊ. {7 J§ 
lã fl.. RI fJ ĐI fãJ H là iï. f$ A 4ã 
R. Jũ Bồ 1< # Eƒ B ÿš Z8 HŠ? — Nếu 
tự mình chăng phải là bậc tông sư mắt 
sáng, chỗ thấy rõ ràng, chỗ làm ồn thật thì 
làm sao vận dụng tự tại, được đại tổng trì, 
khải phát tiếp dẫn người học trở thành 
pháp khí?«. 


















































LÔ SƠN # + 

Núi nằm ở phía nam thành phố Cửu Giang 
tỉnh Giang Tây, Trung Quốc; phía bắc dựa 
vào Trường Giang, đông giáp hồ Ba 
Dương. Vào niên hiệu Thái Nguyên thứ II 
(386) đời Đông Tần, Huệ Viễn đến núi này 
dựng chùa Đông Lâm. Khoảng niên hiệu 
Bảo Lịch (825-826) đời Đường, Thiền sư 
Trí Thường (nối pháp Mã Tổ Đạo Nhất) 
trụ chùa này, số chúng theo sư tham học có 
đến vài trăm người, Thiền tông được mở 
rộng. Thời Ngũ Đại, sư Hành Nhân hoằng 
pháp ở chùa Thê Hiền. Nam Đường Trung 
Chủ dựng chùa Khai Tiên ở chân núi phía 
đông nam; Nam Đường Hậu Chủ còn dựng 
chùa Viên Thông ở chân núi phía tây. 
Khoảng niên hiệu Khánh Lịch (1041-1048) 
đời Tống, Thiền sư Cư Nột trụ chùa Viên 
Thông cùng với các vị như Âu Dương Tu 
chung nhau lập »Thanh Tùng Xã« để hưng 
long thiền pháp, đệ tử xuất gia có hơn 3. 
000 người. Niên hiệu Nguyên Phong thứ 2 
(1079), Thần Tông ra lệnh đổi tên chùa 
Đông Lâm thành »Đông Lâm Thái Bình 
Hưng Quốc Thiền Viện«, sư Thường Tổng 
(nối pháp Hoàng Long Huệ Nam) vâng lời 
Vua vào trụ chùa này để hoằng dương giáo 
pháp... Niên hiệu Vạn Lịch thứ 42 (1614) 
đời Minh, sư Đức Thanh dựng chùa Pháp 
Vân ở Ngũ Nhũ Phong và trước thuật ở 
trong chùa này. Năm 1924, núi này đã từng 


là nơi triệu tập Đại hội Phật giáo thế giới. 


LỘ # 

Bày tỏ ra, dẫn đến biểu thị tướng trạng của 
toàn thể các pháp hiện trước mặt. Ngoài ra, 
là lời cử xướng quen dùng trong Thiền 
tông, biểu thị sự lý hiển nhiên rõ ràng ngay 
trước mắt, phần nhiều dùng để chỉ dẫn 
cách dùng pháp ngữ... 


LỘ BỐ # % 

Câu nói, lời nói khế cơ. Tiết Linh Diệu 
Công Lương Thiền sư trong NĐHN q. l6 
ghi: »fï fñ #j Hệ øz 1í. EH ñã Á 3E 4H 
ft lồi Ã:.. — Tôi có một câu nói khế cơ, sẽ 
cùng chư vị bàn bạc xem!«. 






































LỘ ĐẦU 3 5ñ 

Nhà thiền gọi con đường ngộ nhập là lộ 
đầu. Tiết Thạch Đầu Tự Hồi thiền sư trong 
NĐNN 4q. 20 ghi: »$ Xf ## 1l , 2k {ĐI 
J& I 3š ‡H {. # Z2 #m 3š H- 3 ÏR , 
IHỊ lÈ #Ä #. Hi † — HH, f7 ## 
4*Ƒ E\. ð) lf lữ Hộ. 6 H 8 Á 4Œ 
†E£? IR ¡ú H lHị. fJ đế 4 & fW ĐH? 
Tỉ HÀ Íd EŒ UN v TÚ AC ÀL ẤÉẾ JHỦ PWo — 
Tham thiên học đạo giống như ở đáy giếng 
mà kêu khát. Đâu biết rằng bịt tai bịt mắt 
né tránh không kịp. Chẳng hạn như trong 
24 giờ đi đứng ngôi nằm, mọi hành vi là do 
người nào sai khiến? Mắt thấy tai nghe, 
chỗ nào không phải là con đường ngộ 
nhập? Nếu biết được con đường này thì 
tực là con đường đại giải thoát. « 
















































































LỘ ĐỊA BẠCH NGƯU # 3» ú 

Con trâu trăng sờ sờ. Thiền tông dùng từ 
này để chỉ trạng thái chứng ngộ. Bắc Thiền 
khai thị giữa đại chúng (Vạn Tục 148, 105 
hạ): »f£ # j #3. # HJ EH ñã À 2? 




















442 


LỘC MÔN TỰ /š Ƒ] 











. H%—- ðWø HH. X% 
Ñdv TÃ #ƒ % 3%. HỊ f§ RỦ %k HH RÍ 
































HH; — Năm lụn tháng tàn ta chẳng có gì 
cho các ông để đón giao thừa. Các ông 
hãy hẳm một con ›trâu trắng sờ sờ‹, thổi 
nỗi cơm nếp, nấu canh rau động, hát bài 
ca đồng quê bên đóng lửa«. 





LỘ ĐƯỜNG ĐƯỜNG # # # 

Bình thản, sáng sạch, không che đậy mảy 
may, không một chút nhiễm trước, là cảnh 
giới thiền ngộ. 

1. Hiện rành rành. Duy Tắc ngữ lục q. 2: 
» EH ñÿ ⁄X JRã li. ` ER ñã Fš ÍE ÏJ . 
F7 NA › 2 H8 BE AE SE. âi lí 











không cửa nẻo, bình thản, rỗng lặng, 
không có tướng trạng«. 


LỘ PHÙNG KIẾM KHÁCH TU 
TRÌNH KIẾM BẤT THỊ THI NHÂN 
MẠC HIẾN THỊ # :# 4) & /ã # 2l 
2 4 ? Á % # 3 

»Gặp trang kiếm khách nên trình kiếm. 
Chăng gặp nhà thơ chớ tặng thơ«. Muốn 
đo lường cơ phong phải chọn tay lão luyện, 
gặp được rồi còn phải có cơ ngữ xuất sắc. 
Thiền gia sử dụng từ này thường hàm ý 
chê trách đối phương chưa khế ngộ thiền 
cơ. Lâm Té ngữ lục ghi: »ÈR 4: †E Ä = 














Ji ƒ Hỗ 3E fl ZE? 7W 2# 5 IH j gã 
3? — Chẳng cùng muôn pháp làm bạn, 
chẳng cùng các trần đối đãi. Mười phương 
sạch sành sinh, toàn thể hiện rành rành. 
Tham sán sỉ từ đâu mà có được? Giới định 
huệ đặt để vào đâu?« 








2. Sạch làu làu. Pháp Diễn ngữ lục, q. hạ 
ghỉ: » E 3 4: N 1b 5š Ñ ñg lí lí. 


^% 


2 đ #4 3 RỊ lễ lý. HmỊ % #4 ñ 4 H 
„ BH ?? H Ít )Á ®š 3X › — Sư thượng 
đường nói: Ý thánh tâm phàm sạch làu làu, 
mỗi niệm không lâm tức đạo tràng. Hướng 
về quá khứ chớ nói chuyện hôm nay. Quản 
Âm tự tại phóng hào quang«. 





























LỘ KHỎA KHỎA, XÍCH SÁI SÁI, 
VÔ KHẢ BẢ # ?# #* % X Ö# & + 
38 

Bình thản, rỗng lặng, thanh tịnh không 
nhơ, không có tướng trạng, siêu việt không 
gian, là cảnh giới thiền ngộ. Tiết Quán Khê 
Chí Nhàn Thiên sư trong NĐHN dq. 11 ghi: 
»[ 2 #® HÈ ï⁄ . JH MẸ 7R #[].; Z5 1X 
XỆ.v 7R ÌR l§ V # HỊ JỦƯỌ. — Mười 
phương không có vách che, bốn mé cũng 










































































Ä #§ X H". — ÑñJ li Đệ œ\ ll i. HỊ 
2: ít XE ẨJ # 24 5 Ñlu 4 X6 nỶ ÀL 
#* JÑ ñử ø — Lâm nói: Mặc đem tắc lưỡi 





lòe thiên hạ, một lời đúng lúc thử nói xem! 
Sư nói: Gặp trang kiêm khách nên trình 
kiêm, chăng gặp nhà thơ chớ tặng thơ«. 


LỘ TRỤ # ‡š 

Cây cột lộ thiên, cây cột. Đây là cây cột 
bốn mặt trơn tru được trồng ngoài trời 
trước mặt pháp đường hoặc điện Phật để 
định hướng cho chư tăng đến đi đều biết 
rõ. Khi sư trụ trì ra khỏi chùa thì căn cứ 
vào mặt lộ trụ mà chỉ cho môn đồ biết 
mình đi về hướng nào. Tiết Hưng Hóa, đời 
thứ 6 dưới Nam Nhạc trong CTTNL q. 5 
ghỉ: »ñJ À 3£. bủ Íf RE JJ ã: 4® lẳ 
ƒK ƒ 1H. JHš {f Hộ. BỊ †[ zZ EE, TH 
Hì 3 s — Sư vào tăng đường thấy Thủ tọa 
liển nói: Ta thấy ngươi rôi! Thủ tọa liễển 
hét. Sự đánh cây cột một cái rồi đi ra«. 

























































































LỘC MÔN TỰ #, ?] ‡ 

Ở núi Lộc Môn cách trung tâm huyện 
Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc 
15km về phía đông nam. Khoảng niên hiệu 


443 


LÔI ÂM # È 





Kiến Vũ (25-56) đời Đông Hán, Tập Úc 
lập đền thờ thần ở sườn phía bắc núi, khắc 
hai con nai đá chen giữa cửa thần đạo, 
nhân đó gọi đền thờ này là »Lộc Môn Tự«. 
Đời Tây Tấn đổi tên là »Vạn Thọ Tự«. Đời 
Đường gọi lại »Lộc Môn Tự«, có nhiều 
cao tăng Thiền tông như Xử Chân, Đan Hà 
trụ chùa này, Mạnh Hạo Nhiên, Bàng Uấn 
cư sĩ, Bì Nhật Hưu cũng nối tiếp nhau ân 
cư nơi này. Khoảng niên hiệu Chính Hòa 
(1111-1118) đời Tống rất là hưng thịnh, 
đương thời có Phật điện, Tăng liêu, Trai 
đường, Phương trượng thất tổng cộng hơn 
500 gian. Hiện còn đại điện, Phật đường, 
liêu phòng, trai xá đều xây vào cuối đời 
Minh. Nai đá vẫn còn một con cũng là tác 
phẩm cuối đời Minh. Trong chùa còn có 
Đăng Thiền Sư Tháp Bi niên hiệu Kiến 
Viêm thứ 1 (1127) đời Tống và vài chục 
tắm bia khắc đời Minh Thanh ghi chép sự 
tích cao tăng và sự hưng phế của chùa Lộc 
Môn. 


LÔI ÂM #8 # 

Trong kinh cho rằng đức Phật thuyết pháp 
như tiếng sắm, nhà Thiền cũng dùng từ này 
để dụ cho thiền sư thuyết pháp. Äinh Giác 
ngữ lục q. I ghi: »Ïlã] Ñ Z 3? %š †7 lR tl 
Tí . 2U E4. 2 BÚ fE2K‹¿ — Hỏi: 

Trời người tụ hội, đứng lặng hôi lâu lắng 
nghe lôi âm, chúng con đến đây nãy giờ 
xin thây chỉ dạy«. 











LÔI ÂM TỰ # 3 ‡ 

Ở núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên, Trung 
Quốc. Niên hiệu Gia Tĩnh thứ 6 (1527) đời 
Minh, Thiền sư Vô Hạ sáng lập. Nguyên 
tên là »Quán Âm Đường«. Theo truyền 
thuyết nhập sơn nơi đây thì giải thoát thánh 
phàm, xuất sơn nơi đây thì giải thoát hiểm 


trở cho nên còn gọi là »GIải Thoát Am«. 
Niên hiệu Vạn Lịch thứ 20 (1592) đời 
Minh đổi tên »Lôi Âm Tự«. Hiện còn một 
viện, đồi Kiêu Ngạo, dốc Lâm Nguy, cây 
rừng xanh um, khung cảnh u tĩnh. Dưới 
chùa là sườn núi Giải Thoát, dưới sườn núi 
có cầu Giải Thoát bắc ngang qua sông Du 
Già. 


LÔI MÔN KHOA BỐ CỔ # ?1 # % 
# 

Đánh trống qua cửa nhà sắm. Tương 
truyền có cái trống lớn treo ở công thành 
Cối Kê (Lôi Môn), khi nó được đánh lên, 
âm thanh vang xa nghìn dặm. Còn trồng 
bằng vải (bố cổ) thì đánh không phát ra 
tiếng. Tỷ dụ việc trổ tài trước mặt người 
giỏi hơn mình gấp bội. Pháp Diễn ngữ lục 
q. thượng ghi: »Ƒ{ Ji % HH lễ lá if 
ft. H 1l & fñ {E J#? =2 = 0DU 
Hs ñ F] ñộ Ti 8 ñ8. mà 2E lẾ HỆ là 
H Éj 4i Jš.. — Tứ Diện (pháp hiệu của 
Thiên sư Pháp Diễn) tôi hôm nay tạm dùng 
phương tiện để ví dụ, hãy nói là cái gì? 
Một, hai, ba, bón, năm. Đánh trồng qua 
cửa nhà sắm, dối nói Tướng quân Lý 
Quảng bắn con cọp đá ở Lam Điễn«. 
































LỘNG ẢNH # # 

1. Lắc lư cái bóng của mình. Đong đưa 
bóng hình. Bài thơ Ngũ vị của Thiền sư 
Chân Ý Lan trong GTPĐL q. 27 ghi: »Íli 
'hIE. lễ H ÿ 3 ?t 7# ý s — Thiên 
trung chính, trăng tỏ xuyên máy bóng hoa 
đong đưa«. 
































2. Hành vi giả dối, câu nệ nơi sự vật hư 
huyền. Tiết Phật Giám Cần Thiền sư trong 
GTPĐL q. 25 ghi: »Ä HỊ 3 lHỊ ÿ , 























+ B R4 ếR + Tí #5 ft RÙN. 
# k #t¿ $5. )R là #  J§ li. 





444 


LỘNG TINH HỒN z#‡ 3Š ä: 





— Thế thì chân vọng đông nguôn, vọng do 
chán lập, sao ï† có người thấu triệt cội 
nguồn, phân lớn là tìm nhánh lá, trở thành 
kẻ câu nệ nơi sự vật hư huyÊn« 


LỘNG ẢNH HÝ # # #\ 

Đùa giỡn với bóng. Ty dụ đời người như 
bóng chớp, tất cả lời nói, hành vi đều hư 
huyền. Tiết Thắng Nhân Hoặc Tĩnh Thiền 
sư trong NĐNN 4q. 18 ghi: »Íé Hñ j# 3# Bi 





























X®. TRK?7M⁄J1⁄X. 8 lREH: # & 
⁄ ằ. IS À› g DỊ #U BỊ. || 
3£ HỊ 3š . — Về cuối đời, sự ở chùa Thiên 


Ninh của Liên Y, thị hiện có chút bệnh, viết 
kệ rằng: Bảy mươi mốt năm, đùa giỡn với 
bóng. Còn hỏi thế nào. Khi trở lại sẽ bày 
keo khác«. 

LỘNG NIẾT QUÁI # ‡# ‡# 

Làm những việc giả dối, quái gở; giảo 
quyệt khoác lác. Tiết Thị Nhật Bản Không 
Thiền nhân trong Trung Phong quảng lục 












































q. 4 ghi: »‡2 Rš lế 1: . 3# H #8 H , _- 
lñ. Z# TH. J0 Ê ñ ñ ÙñH. 
ĐK SẼ HỊ jðv 1 J| Sế Á HỊ Íb — RỆ — 
I3 Z Ƒ. TH ÃI EH #Ê › — Thân thể lắm 




















lem bụi đất, điên điên khùng khùng, nhận 
lấy thức thân làm những việc quái gở, cho 
đến lời nói kỳ diệu, cho lấy khen chê, tiếp 
dẫn người học bằng cách bên đánh bên hét 
cũng đêu là những thứ tri giải tà vạy«. 


LỘNG QUANG ẢNH HÁN #- % # 
D 3 

Gã đùa với bóng. Thiền tông dùng thuật 
ngữ này chỉ cho kẻ ngu chỉ thấy bên ngoài 
chứ không thấy được lý thể chân thật. Tắc 
93, Bích Nham lục (Đại 48, 217 thượng) 
ghi: »f#! |ñ| X 36: [RE Bi: DỊ 7š 
JRRiH. ãÃ HứU fj? ] & 3X fE##. 






































fầ lô fE. 36 xã: HH fR TY j& TH lũ 
ŸÊ? Tl ÍE Ÿ##E. ( {k Kệ BH $ 7. 
# jñ #. 2 3L X  ) Xã: ìlš Wƒ 
Ä Xl ! — Tăng hỏi Đại Quang: Trường 
Khánh nói: Nhân trai chúc mừng, ý chỉ thế 
nào? Đại Quang liền múa. Tăng lễ bái. 
Đại Quang nói: Ông thấy cái gì mà lễ bái? 
Tăng liền múa. (Bắt chước vẽ con mèo, 
quả nhiên hiểu sai, đây là gã đùa với 
bóng). Đại Quang nói: Đồ chôn tỉnh ranh 
này«. 














LỘNG QUỶ NHÃN TÌNH # % 1# 
L_) 

Hành vi giả dối, có tình huyễn hoặc mọi 
người. Tng Dung Am lục q. 1 ghi: »H] 




































































[l‡T WứŒ., ‡# E E#. lÄ 5š 7ã H, 
LH F‹ 36 RE L th đi Ä Z5 8 HR 
H? 4 fññ f ® WJKItMm®. tổ É 
3 Ÿd.. - Đóng cửa ngủ say là tiếp cơ 


thượng thượng, sử dụng ngữ cú để chỉ bày 
là phương tiện tiếp dẫn căn khí trung hạ. 
Đâu kham lên pháp tòa có tình huyễn hoặc 
mọi người? Có người bên cạnh chẳng chịu 
bước ra, trách móc y cũng chẳng được«. 


LỘNG TINH HỒN + 3ï # 

Hành vi giả đối, cô tình huyễn hoặc người. 
Vô Môn Quan ghi: »% đu BỊ ft v2: Xã 
3l l. JLÉÄ PA. 8 2 Ìñ na 
Niệm khởi liền giác là gã có tình huyễn 
hoặc người; ngây ngây tập định là kế sống 
trong nhà quj«. 

Pháp Diễn ngữ lục q. thượng: » l. J2 
PM. Bí tk W ĐH {k l fứổ. #3 
# f 7 Mi Z1. 3š HE PH 7# Ý m ñữ. 
~ Trên là trời, dưới là đất. Nam Bắc Đông 
Tây y nguyên vị trí cũ. Lão già Thích-ca cô 
tình huyễn hoặc người, Đạt-ma từ Ấn Độ 
sang có lắm điều kiêng kị«. 


























445 


LỘNG VẬT BẤT TRI DANH ## # 2 ã#iI # 





LỘNG VẬT BẤT TRI DANH +# # 
XS x2 

Ngắm vật mà không biết tên. Hình dung 
phàm phu ngu muội không biết chính mình 
xưa nay sẵn có Phật tính. Tắc 82, xước 
Nham lục (Đại 48, 208 trung) ghi: »|ñ] } 
®ÃI ( 3 PM 4 3ð‡v 7 2Ø 2 ÑL 2 › 





























NÑl3Hð): 8i #ZØ9. H* 
Pí. ¡W ộW 3E HỒ. — Hỏi đã chẳng biết 





(không phân biệt đông tây, ngắm vật mà 
không biết tên, mua nón phải xem tướng), 
đáp còn chăng hiểu, gió to trăng lạnh, cây 
lạnh núi xưa«. 


LỢI DỤC #} # 

Thiền tăng đời Tống; nối pháp Thiền sư 
Lương Sơn Duyên Quản, thuộc tông Tào 
Động. Sư trụ Dược Sơn, Lễ Châu (nay là 
huyện Lễ, tỉnh Hồ Nam) Trung Quốc. 


LỢI TUNG #Ì šš (800-880) 

Thiền tăng đời Đường, họ Chu, người xứ 
Thiền Châu (nay thuộc phía tây huyện 
Thanh Phong tỉnh Hà Bắc) Trung Quốc. 
Sư xuất gia ở chùa Khai Nguyên, U Châu 
(nay là Bắc Kinh), căn cứ vào tuổi mà thụ 
giới cụ túc. Sau đó vào thất của Thiền sư 
Nam Tuyền Phổ Nguyện và đắc pháp nơi 
Ngài. Sư đến núi Mã Đề, Hành Châu (nay 
thuộc Chiết Giang) cất am để ở. Vào niên 
hiệu Khai Thành thứ hai (837), dân trong 
ấp cất viện Tử Hồ dưới chân núi để sư trụ 
trì. Niên hiệu Hàm Thông thứ hai (861), 
Vua ban bảng hiệu »An Quốc Thiền viện«. 
Tác phâm: T7 Hồ Lợi Tung Thiển sư ngữ 
lực 1 quyền. 


LUÂN ĐẲNG 4® # 
Cùng loại, đồng loại. Chương Tổ thứ 27 
Bát Nhã Đa La trong CĐTĐL q. 2 ghi: »ƒT 





= 


#. ® Bí HI . 1W + Z1 ®. 4S “° 
ñb 2k t4 Hị Ứt # JÈ H8 Íầ T#. X ÌW ft 
[R ?X ỨR s — Sư đi giáo hóa đến Nam Ấn 
Độ, vua nước ấy tên là Hương Chí tôn 
sùng Phật thừa, tôn trọng cúng dường, độ 
người xuất gia làm tăng cùng loại, lại còn 
bố thí châu báu vô giá.« 















































LUẬN LƯỢNG 3 # 

Nghị luận, thảo luận. Tiết Bắc Viện Thông 
Thiên sư trong NĐHN q. 13 ghi: »ã' l- Jš 
 J## S. th 2 ñã HH. 4í L E 
lR BE. 2 HH 1 Đi. ST hề DI:  P o 
it. Éí Zi ? HỊ [] 5RƑJK. Øt Ä 4Ã 
Hh,  #V ÁN É 2 õ — Các Thượng tọa 
có việc gì thì hãy bước ra thảo luận. Nếu 
là căn cơ thượng thượng thì chẳng cần như 
thế; nếu là hạng trung hạ thì cần phải lột 
bỏ từ đầu đến cuối một cách dứt khoát gọn 
gàng, chớ để mắc kẹt vào ngôn từ nghĩa 
lÿ.« 















































LUẬN NGHỊ 3 ‡É (Thiền tông) 


Thể văn nghị luận điển hình của văn 
chương cổ nhằm trình bày tư tưởng và học 
thuyết của mỗi tông phái. Như 7 hạnh 
quán của Bồ-đề Đạt-ma bàn về pháp môn 
phương tiện để vào đạo là 2 con đường 
»Lý« và »Hạnh«, như ?( ói Ti hượng Thừa 
luận của Ngũ tô Hoằng Nhẫn bàn về việc 
tu trì Phật pháp cần phải biết »giữ tâm« 
làm chính. Cho đến các sách như: Vĩnh 
Gia tập của Huyền Giác soạn, Thiền 
Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự của Tông 
Mật soạn, Tông Môn Thập Thắng Luận do 
Văn Ích soạn, Tông Cảnh lục do Diên Thọ 
soạn, Ngũ Tông Nguyên do Pháp Tạng 
soạn, Ngũ Tông Tịch do Đạo Mân soạn 
đều lấy phần nghị luận làm chính. Ngoài 
các sách chuyên môn kế trên, còn có một 


446 


LỤC ĐẦU THỦ 3 # # 





sô lớn thư tín, Tự bạt và đoản cảo của các 
thiên sư cũng thuộc loại này. 


LUẬN NGHĨA 3 š, 

Biện luận đạo pháp, đọ cơ phong. Tiết 
Triệu Châu Tùng Thâm Thiền sư trong 
NĐNN dq. 4 ghi: »ÑñJj E8 È 3š ñm #3 L]: 
12 ®fllồ: HB 3 Hà 2Ã ƒ ‹ — Sư 
ấo cơ phong với Văn Viễn, bảo rằng: Đấu 
kém chớ chẳng đấu hơn. Người nào hơn 
phải thua trái cây.« 











LUẬT ĐỒNG HÔI ⁄‡ ñ & 

Thái Ung Nguyệt sai người đốn trúc làm 
ống sáo và gọi đó là luật; xong đặt ống sáo 
này vào trong nhà kín. Dùng cái mạng 
mỏng trong ruột của cây lau làm thành bột 
rồi đem nó để trên miệng của ống sáo; gió 
xuân thổi đến làm bay chất bột kia vào 
trong ruột ống sáo phát sinh ra dương khí. 
Thiền tông mượn từ này để chỉ cho trong 
cái chết có cái sống, giống như thuật ngữ 
Tuyệt Hậu Tái Tô. Tắc 72, 7hưng Dung 
lực (Đại 48, 272 hạ) ghi: 

ÙÑ lš Si J£ j j# Tl 

Øj 7š Sẽ Ï"] †⁄ s bi 
3š li la| Đ 2ï ?Z ñE 
## J HX jlu £È ñ % 


»Cuồi năm năm co nhà tuyết lạnh. 























Dù di lay cửa cứ năm thôi. 
Vườn rừng ảm đạm cây khô ho, 
Gió xuân thôi đến lại đám chối«. 


LỤC DUNG TỰ + ‡# 3 (102) 

Chùa ở đường Lục Dung, thành phố Quảng 
Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ban 
đều gọi là »Bảo Trang Nghiêm Tự«, xây 
dựng vào niên hiệu Đại Đồng thứ 3 (537) 
đời Lương Nam Triều. Đầu thời Bắc Tống 
chùa bị thiêu hủy. Niên hiệu Đoan Củng 


thứ 2 (989) xây cất lại, đổi tên là »Tịnh 
Huệ Tự«. Niên hiệu Nguyên Phù thứ 3 
(1100) Tô Thức đến chùa du lãm, yêu thích 
sáu cây đa già trong chùa nên viết hai chữ 
»Lục Dung«, người sau gọi chùa là »Lục 
Dung Tự«. Niên hiệu Hồng Vũ thứ 24 
(1391) đời Minh chia chùa ra phân nửa xây 
kho Vĩnh Dụ. VỀ sau tăng trong chùa tại 
cửa đông xây lại sơn môn điện vũ, vẫn gọi 
là »Tịnh Huệ Thiền Tự«. Kiến trúc chủ yếu 
có Lục Tổ điện, Quán Âm điện, Thiên Phật 
bảo tháp, hành lang đặt bia. Trong điện 
Lục Tổ thờ cúng tượng đồng Huệ Năng 
nặng nửa tấn, đúc vào niên hiệu Đoan 
Củng thứ 2 (989) đời Bắc Tống, pháp mạo 
trang nghiêm mà nhân cách hóa, thần thái 
sinh động như còn sống, nếp gấp áo, hoa 
văn tinh tế, là kiệt tác nghệ thuật Phật giáo. 
Trong điện Quán Âm có tượng đồng Quán 
Âm đúc vào niên hiệu Khang Hy thứ 2 
(1663) đời Thanh cao 4m, nặng khoảng 5 
tấn. Trong chùa còn có ba tượng Phật đồng 
lớn được đúc cùng thời kỳ, mỗi tượng cao 
6m, nặng khoảng 10 tấn. Trong hành lang 
đặt bia bảo tồn hơn 20 tắm bia khắc từ đời 
Tống đến đời Thanh, có văn, có tranh ghi 
chép sự phát triển biến đổi lịch sử tự tháp, 
là sử liệu trọng yếu để nghiên cứu lịch sử 
chùa Lục Dung. 


LỤC ĐẦU THỦ + 5ñ # 

Ban chức sự trông coi việc tu hành và giáo 
dục trong Thiền viện, gồm 6 vị Đầu thủ 
thuộc ban Tây (Tây tự). Đó là: 

— Theo Tông Lâm Tế: Thủ tọa, Thư ký, 
Tạng chủ, Tri khách, Khó đầu, Dục chủ. 
— Theo Tông Tào Động: Thủ tọa, Thư ký, 
Tri tạng, Tri khách, Trị dục, Trị điện. 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


447 


LỤC HÒA THÁP 2 ÄI #‡ 





LỤC HÒA THÁP + #2 3* 

Tháp nằm trên núi Nguyệt Luân bên sông 
Tiền Đường, thành phố Hàng Châu, tỉnh 
Chiết Giang, Trung Quốc. Niên hiệu Khai 
Bảo thứ 3 (970) đời Tống, Ngô Việt 
Vương Tiền Hoằng Thúc vì trấn áp thủy 
triều mới thỉnh thiền sư Diên Thọ chủ trì 
xây tháp này. Quy mô rất lớn, thân tháp 9 
tầng, cao hơn 50 trượng, trên tháp gắn đên 
hướng dẫn thuyền bẻ đi ban đêm. Niên 
hiệu Tuyên Hòa thứ 3 (1121) đời Tống 
chùa bị chiến tranh phá hủy. Niên hiệu 
Thiệu Hưng thứ 23 (1153) thị công lại từ 
đầu, trải qua 11 năm mới hoàn thành. Tháp 
chỉ cao 7 tầng. Từ đây về sau đều có tu 
sửa. Hiện còn tháp Lục Hòa hình lục giác, 
bên ngoài thấy 13 tầng nhưng bên trong 
vẫn là 7 tầng cao 59,89m. Thân tháp xây 
gạch, mái hiên bằng gỗ. Trong thân tháp có 
bậc thềm hình xoắn ốc xuyên vách vòng 
vẻo đi lên đến tầng đỉnh. Bên trong mỗi 
tầng có tháp thất hình vuông, dùng đấu 
củng chống đỡ khung trang trí trên trần. 
Trên vách tháp đều khắc đồ án thần nhân, 
phi thiên, hoa cỏ, chim muông. Hành lang 
bao quanh và mái hiên gỗ bên ngoài tháp 
rộng rãi dể chịu, đứng trên này có thể nhìn 
thấy cảnh sắc xinh đẹp của sông Tiền 
Đường. 


LỤC MÔN * f3 

Còn gọi: 7c xứ. Chỉ »Lục căn«. Đàn Kinh 
bản Đôn Hoàng ghi: »ƒft 7N Bề ƒ# 7N Ƒ] 
Hy JỀ7X Rš HP BÊ 4 3 ¿ — Giả sử 
sảu giặc chạy ra từ su căn, ở frong sảu 
trân chẳng xa lìa chẳng nhiễm ô.« 











LỤC NHĨ BẤT ĐỒNG MƯU + # 
£ñ# 


Ba người ở một chỗ không tiện bàn việc bí 


mật. Ý nói: Nơi đông người không thê nói 
bàn gì được. Là tục ngữ dân gian. Tiết Lặc 
Đàm Pháp Hội Thiền sư trong NĐHN q. 3 
ghi: »[lñ] H§ ‡H: #m ft  ‡H lữ PH Z2 
8#? THEH: #1! Mr ñf 2. HH 
l! ñữữ ff Mr ñf. ‡HỈI — HH: ZX 
HH. H &X . 48 H #¿‹ —-% 
hỏi Mã Tổ: Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Độ 
sang? Mã Tổ bảo: Khẽ chứ! Đến gân đây 
ta nói cho nghe. Sư bèn đến gân, Mã Tổ tát 
cho một cải và nói: Nơi đông người không 
tiện bàn bạc, hãy đi đi, ngày mái trở lạil«. 





























LỤC THỜI + 

Nhà Phật thường chia một ngày đêm làm 
sáu thời đoạn: Sáng sớm, giữa trưa, buổi 
chiều, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Lđm 
TẾ ngữ lục ghi: »Ÿl( l# #l Tí. — 0 
Z7. K4“ 4®. 7N T3. #f & 
1 3š JR Ñ ‹ — Ngủ một mình trên núi 
văng, ăn một bữa sáng, ngôi mãi không 
năm, sáu thời hành đạo, đêu là kẻ tạo 
nghiỆp.« 











LỤC THÙ + #% 

Vốn chỉ tăng y mỏng mà nhẹ, chuyển 
thành nghĩa tăng y thượng phẩm. Điền tích 
rút từ phẩm Đao Lợi, kinh Thế Kỷ trong 
Trường A Hàm Kinh q. 20, trong đó cho 
rằng y phục của trời Đao Lợi nặng sáu thù. 
Thù là đơn vị trọng lượng cô đại, 24 thù 
bằng 1 lượng. Tiết Liên Châu Bảo Hoa 
Hòa thượng trong NĐHN q. 15 ghi: »#ï fl! 
ll kXZ H: Xi 7š #434 t4. Tế 
fị[ 34 Z 1t 5! ll.. — Tăng hỏi Đại Dung: 
Sau khi vua ban cho áo lục thù, lấy gì báo 
đáp hoàng ân?« 



































LỤC TỔ ĐIỆN + ‡# #t 
Nằm trong chùa Quang Hiếu, thành phố 


448 


LƯ NIÊN l# ?£ 





Quảng Châu, tính Quảng Đông, Trung 
Quốc, xây dựng để kỷ niệm Lục Tổ Huệ 
Năng vào khoảng niên hiệu Đại Trung 
Tường Phù (1008-1016) đời Tống. Niên 
hiệu Hàm Thuần thứ 5 (1269) đời Tống 
chùa bị thiêu hủy, vị tăng trụ trì Tổ Trung 
đi hóa duyên mà xây dựng lại. Niên hiệu 
Thiên Thuận thứ 3 (1459) đời Minh, niên 
hiệu Khang Hy thứ 31 (1692) đời Thanh 
hai lần xây cất lại. Mặt điện rộng 5 gian, 
vào sâu 4 gian, mái đơn đỉnh yết sơn. 
Trong điện thờ tượng Lục Tổ ngồi cao 
2,5m. Phía đông của điện có hành lang đặt 
bia khắc nói về Lục Tổ, là văn vật trọng 
yếu để nghiên cứu Lục Tổ và Thiền Nam 
tông. 


LỤC TRI SỰ + #2 # 
Ban chức sự trông coi tạp sự cùng điều 
động nhân sự trong Thiền viện, gồm có 6 
vị Tri sự thuộc ban Đông (Đông tự). Đó là: 
1. Đô tự; 2. Giám tự; 3. Phó tự; 4. Duy-na; 
5. Điền tọa; 6. Trực tuế. 


LUNG #3 

Cái lồng, hoặc cái rương làm bằng tre, 
Thiền tăng lúc hành cước khoác sau lưng 
để đựng đồ vật. Thiển Lâm Bảo Huấn q. 1 
(Đại 48, 1020 hạ) ghi: »#ï ïE Bj #1 ú 
H: Ý f HỊ # Hồ 3 MM BH. lí } ƒ 
Ÿl ñồ 17 lR[ 37. — Hòa thượng Hoàng 
Long Nam nói: Ta trước kia cùng Văn 
Duyệt đi đến Hồ Nam, thấy Thiển tăng 
mang rương đi hành cước«. 




















LUNG LA Ã šš 
Khống chế, trói buộc, bao phủ. Tiết Viên 
Ngộ Cần Thiên sư trong GTPĐL q. 25 ghi: 
»Ƒ HH #R ## 4 †È s — Ngàn thánh không 
chế chăng được«. 


LUNG LAO # # 
Trói buộc. Tiết Lạc Phố Hòa thượng trong 
TĐT q. 9 ghi: »ã# ñ{ ## jj, 5É bị ñễ 
?È.. — Gông xiêng của thức (tình) khó mở, 
lưới nghỉ trói buộc«. 








LỤY THÙY # # 

Rủ xuống. Tiết »Đáp Từ Long Đồ Ca« của 
Thiền sư Pháp Xương Ngộ trong GTPĐL 
q. 30 ghi: »HJl§ fñ lv Mí ñj 12. Bị H 
zã 4t . ÙH JÑJ ? Hh . — Con lừa kia càng 
lạ kỳ, hai tai rủ xuống, bốn căng chấm 
đát.« 























LUYẾN LUYẾN QUYỀN QUYỀN # 
Co lại, thu hẹp. Tiết Đạo Ngô Hòa thượng« 
trong TĐT q. 4 ghi: »Š# SŠ 3Š 3Š, j lí 
4E 4E. H HT ]lh., H BH R 3B lÿ. — 
Thu hẹp lại, mở rộng ra, trăm xấu ngàn 
vụng mà luống qua thế ấy«. 





LƯ NGƯU NHỊ NHŨ #š 2 — $#L 

Sữa lừa và sữa bò, màu sắc tuy giống nhau, 
nhưng sữa bò quậy đông lại thì thành bơ, 
còn sữa lừa quậy đông lại thì thành phân. 
Thiền tông dùng từ này để chỉ việc đường 
như giống nhau nhưng kỳ thật thì lại khác. 
Như Phật pháp và ngoại đạo tuy cùng có 
các điều răn (Giới), nhưng vì ngoại đạo 
chấp trước ngã kiến, cùng tận chỗ trở về là 
hư dối, nên khác với Phật pháp. 


LƯ NIÊN # # 

Năm lừa. Trong 12 địa chi, mỗi địa chỉ đều 
được tượng trưng bằng một con vật, trong 
ấy không có con lừa, tức không có năm 
con lừa. Thiền tông dùng từ này để chỉ cho 
một thời hạn không bao giờ có. Chương 
Thần Tán trong CĐTĐL (Đại 51, 268 


449 


LƯ THÂN MÃ CHÚỦY #š ƑE § 























thượng) ghi: »‡Ÿ Hị X — H # ñš F ® 
&#Œ. !ý ƒ †l ñí 4b H. BỈ Bế Z 
El: †H Z# 1# ấT Jš B] + fï tH. ññ fb 


lWI Á( Bặ fE 2 {3 : — Một hôm, Thầy của 
sư ngồi bên cửa số xem kinh. Có một con 
ong chui đầu vào giấy để tìm đường ra. Sư 
nhìn thấy liền nói: Thế giới rộng như vây 
mà chẳng chịu ra, lại chui đầu vào giấy, 
đến năm lừa mới ra được«. 


LƯ THẦN MÃ CHỦY 3# E- 5 ? 

Môi lừa mõm ngựa. Lời chê trách các thiền 
tăng không ngộ tâm mà hay bàn luận khoe 
khoang. Ván Môn quảng lục, q. thượng 











ghỉ: »# # — ẤW 3í KH ì#. fÑ Á Hỗ 
HỆ. ã0ƒ8 — J# — j8 ‡ã | [ii† đ }]. 























#l| Já BM S Sữ JE Hộ ñ. ñ9 + ẤP |ä| Í- 
J Tỉ HH ññ . 8i ƒ£ ƒẺ HH [BÌ ® ?X 2# Ẵ#l 
1X R8 ð. 38 ® N J#.. — Nếu ngươi 
giống như đô giả hiệu, ăn đàm dãi của 
người, nhớ được một đồng một gánh hèm 
thì đi đến nơi nào cũng bàn luận khoe 
khoang, khoe ta nói được năm, mười 
chuyển ngữ. Giả sử ngươi đáp được từ 
sáng đến tối, đến suốt đời cũng chưa mộng 
thấy!« 


























LƯ TIỀN MÃ HẬU % ã† # #4 

Nghĩa đen là kẻ đầy tớ (làm thân nô lệ) 
chạy theo sau đuôi ngựa và chạy trước con 
lừa để làm bản phận hầu hạ cho chủ. Thiền 
tông mượn từ này để chỉ cho kẻ chạy theo 
lời nói và việc làm của người khác còn 
chính mình thì không có cơ dụng riêng. 
Phần Tụng Cổ trong Tuệ Trung Thượng Sĩ 
ngữ lục: »5#: BR ®* 3 lồÌ fl: {T l# Já 
2? Tl HŠễ H li <Z.. HH z: 5š Bƒ R 
46 ïj . ll jế — £J 3 ! — Cử: Trân Tôn 
Túc hỏi một vị tăng ở đâu đến. Tăng trợn 
mắt nhìn sư. Sư nói: Cái gã đây tớ kia, hãy 











nói một câu xeml«. 


LƯ YÊN KIỀU # # ‡£ 

Cầu yên lừa. Cầu yên lừa rất giống xương 
hàm của người ta nên có người quê mùa 
nhận lầm cầu yên lừa là xương hàm của 
cha mình. Thiền tông mượn từ này để chỉ 
cho người mê muội không phân biệt được 
sự khác nhau giữa các pháp nghĩa chân, 
giả. Tiết Cốc Ân Uấn Thông Thiền sư 
trong NĐNN q. 11 ghi: »% ñ8 ĐỀ #⁄ lỗ TE 
lJ ấề F 8H › — Chớ nên nhận câu yên lừa 
làm xương hàm đưới của chal«. 


LỮ BẠC # ‡# 
Hiệu của Thiền tăng Đạo Bái đời Thanh. 
X. Đạo Bái. 


LỰC KIM # + 
Thiền tăng Vạn Kim sống vào đời cuối 
Nguyên đầu Minh, còn được gọi là Lực 
Kim. X. Vạn Kim. 


LƯỢC HƯ 3š š 

Không có căn cứ, nói năng bậy bạ. Chương 
Văn Yến Thiền sư trong CĐTĐL q. 19 ghi: 
»Ìk ÑX fl ñHR J# . In] MB 3 ñ8 HỊ. 7ï 
bử 7R 1 TL Hữ. — Ngươi muốn biết 
chăng, hãy đến chỗ này mà biết. Nếu 
không biết thì chớ nói năng bậy bạ.« 

















LƯỢC HƯ ĐẦU HÁN 3š #š 5ä ;š 
Còn gọi: Lược hư hán. Nghĩa là »Đồ giả 
hiệu«. 

Lược: Cướp lấy. Hư: Dối trá không thật. 
Thiền tông dùng cụm từ này đề chỉ cho đồ 
giả hiệu, chỉ bắt chước ngôn ngữ và hành 
vi bên ngoài của thiền sư, chứ tự mình thì 
chưa kiến tính. Tắc 10, Bích Nham lục 
(Đại 48, 150 thượng) ghi: »| z2: — Hổ 


450 


LƯỠNG BAN Bj #t 


























J lj #$ ƒE J# 2E? ft # š. 7M ff †F 
23: ÌÈ jí Hš ỨH t ! — Triệu Châu nói: 
Sau khi hét ba bốn lần thì sao? Vị tăng 
không đáp được. Triệu Châu liền đánh và 
bảo: Đồ giả hiệu này«. Theo: PQĐTĐ của 
nhóm Từ DI. 

















LƯƠNG CỬU # + 

Lặng lẽ hoặc thản nhiên một hồi. Nguyên ý 
là thời gian hơi lâu, trong Thiền tông thì 
chỉ trạng thái vô ngôn vô ngữ. Lúc vị thầy 
tiếp dẫn người học, người học đưa ra nghỉ 
vấn, hoặc trình bày kiến giải của mình, 
hoặc trả lời câu hỏi của thầy, thầy thường 
dùng thái độ lặng lẽ một hồi để biểu thị sự 
đồng ý hoặc phản đối. Tắc 65, Bích Nham 
lục (Đại 48, 195 hạ) ghi: »iể — HỊ Z2 















































%. ññ W ñ T2. 1ï J& BÀ ƒE 
A» f lR tt fE đ§ 4, ® I§ HÃ ƒE 5Ä 








#4 hải. H52. Ã BH là ấ 
‡ 3ï 4? — Một tắc công án này bị nhiễu 
người dựa trên ngôn ngữ mà hiểu. Có 
người cho là lặng lẽ một hồi, có người cứ 
ngôi hoài, có người lặng yên không đáp. 
May thay chẳng dính dáng. Có máy ai sờ 
mó đến được?«. 








LƯƠNG GIỚI È #† (807-869) 

Thiền tăng đời Đường, Tổ tông Tào Động. 
Sư họ Du, người xứ Chư Kị, Cối Kê (nay 
thuộc Chiết Giang) Trung Quốc. Âu niên 
xuất gia, 21 tuổi thụ giới Cụ túc. Yết kiến 
Nam Tuyền Phổ Nguyện, thâm lãnh huyền 
chỉ. Tham phỏng Quy Sơn Linh Hựu, 
chăng khế hợp. Yết kiến Vân Nham Đàm 
Thạnh, hỏi nghĩa công án »Vô tình thuyết 
pháp«, được ấn tâm rồi trở về. Trên đường 
về, lội ngang suối chợt thấy bóng mình in 
dưới nước liền đại ngộ ý chỉ trước. Cuối 
niên hiệu Đại Trung (859) sư trụ viện Phổ 


Lợi ở Động Sơn (nay nằm trong địa hạt 
huyện Nghi Phong, tỉnh Giang Tây). Sư 
chủ trương: »Người xuất gia tâm chẳng 
bám víu vào vật mới là chân tu hành<, 
xướng thuyết »Ngũ vị quân thần«. Thụy 
hiệu »Ngộ Bản Thiền sư«. Tác phâm: Bảo 
Cảnh Tam-muội Ca, Huyền Trung Minh. 


LƯƠNG KHUÔNG È E 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Kiết 
Châu, Trung Quốc; nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ Hoàng Sơn, Phủ Châu (nay 
thuộc tỉnh Giang Tây). 


LƯƠNG TOẠI ÿ :# 

Thiền tăng đời Đường. Sư hai lần đến núi 
Ma Cốc đề tham vấn Thiền sư Bảo Triệt, 
Bảo Triệt hoặc là vác cào ra sân cào cỏ, 
hoặc đóng cửa chăng nói, khiến Lương 
Toại hai lần đều chăng mở miệng được, 
dẫn đến nhân duyên ngộ đạo của sư. Sau 
cùng Lương Toại đại triệt đại ngộ. Về sau, 
sư trụ Thọ Châu (nay là huyện Thọ, tỉnh 
An Huy). 


LƯỠNG BAN 1 #t 

Chức vụ tăng sĩ trong thiền viện, dưới vị 
Trụ trì, chia làm Đông ban và Tây ban, gọi 
chung lại là »Lưỡng ban«. Tây ban còn gọi 
là Đầu thủ, gồm có: Thủ tọa, Thư ký, Tri 
tạng, Tri khách, Tri dục, Tri điện. Đông 
ban còn gọi là Tri sự, gồm có: Đô tự, Giám 
tự, Phó tự, Duy-na, Điển tọa, Trực tuế. 
(Tên gọi chức vụ tùy theo tông phái, thời 
đại mà có chỗ thay đổi khác nhau). N#ư 
Tịnh ngữ lục q. thượng: »ã Nị ĐH , 
lí, — Cảm ơn Lưỡng ban rồi thượng 
đường«. 





451 


LƯỠNG CHÍCH NHÃN jä ®& lR 





LƯỠNG CHÍCH NHÃN s8 8 f# 
Ánh mắt trí tuệ quán chiếu chân tướng sự 
vật. Đối lại với nhất chích nhãn. Chương 
(Ngữ Chi Dư) đời thứ 3 dưới bến Giám 
trong CTTNL q. 2 ghi: MÃ — Z H. ằ # 
HẺ . Hã 1 Mị Z8 LJA đS — ® HỆ 
jỊ — 3Š ÍT ‹ — Thứ nhi cân phải ẩủ hai 
con mắt soi thấu cả hai bên, chớ nên chỉ 
đeo một con mắt nhìn về một phía.« 














LƯỠNG CƯỚC SAO KHÔNG #® # 
3 

Nguyên ý là hai chân rời mặt đất mà đứng. 
Thiền tông mượn từ này làm thuật ngữ 
dùng để trách người học chưa thiết thực 
quyết tâm tham cứu, chưa dùng định huệ tu 
hành thì khó mà thông suốt chân lý, và chỗ 
đắc chỗ ngộ đều là hư vọng không thật. 
Chương Nam Tuyền Phổ Nguyện trong Cổ 
Tôn Túc nợữ lục q. 12 (Vạn Tục 118, 150 
thượng) ghỉ: »ìL P Z if H l đà 2ã bề 
ù. 4® & 1È. 4 R1. 
nH N Tế Í „ (CH Hễ ) Bị TRI ¿ 
. x J Ñ + 
#R. - Đặc lão túc ở Giang Tây . nói 
chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng 
phải vật, cần phải ngay đó thể hội rồi thật 
sự tu hành (...) nếu không thiết thực tu 
hành thì chớ cho là phải, cùng đạo chẳng 
tfHƠHg ng«. 


























LƯỠNG ĐƯỜNG s8 # 

Trong thiền viện, tăng đường chia ra làm 
tiền đường (nhà trước) và hậu đường (nhà 
sau), gọi chung lại là lưỡng đường. Lâm Tế 
ngữ lục ghi: »‡È H BR 3 Èï Rš }H N.. 
[H| Hỳ F Hỏủ . — ôm ấy lưỡng đường Thủ 
tọa gặp nhau, đồng thời hét lên«. 



































LƯỠNG LƯỠNG TAM TAM # 8 


Xúm đôi xúm ba. Tắc 18, Bích Nham lục 
(Tục 117,147, thượng) ghi: »1B &t ‡ 4 
#;: MME=E=fEii#? #Bl# 2. 
— Cũng là không thể tự chủ, họ xúm đôi 
xúm ba đề làm gì? Nửa úp nửa mở«. 














LƯỠNG NHẬN TƯƠNG THƯƠNG 
mg 7J 38 12 

Nguyên chỉ cho hai thanh đao bén nhọn 
khi va chạm thường bị hư hao. Thiền tông 
mượn từ này làm thuật ngữ để chỉ cho hai 
phe đối lập cùng đưa ra một phương hướng 
chung để tiến hành giải quyết vấn đề cơ 
phong. Tắc 4, Bích Nham lục (Đại 48, 144 
trung) ghi: »fjÑ l£ Ƒ§ |: tZ 3š 4ˆ. Hi (f? 
J#È. M 7J †Hñ. Bị M = = l MB 
‡r. HH ll 4H lũ. Tư !), Trên đảnh cô 
phong, ngôi trong có, ối chao! (Hiểu 
chăng? Hai mũi nhọn cùng hư hao, xúm 
đổi xúm ba đi đường cũ, kẻ hát người gõ 
" đánh nhau)<. 

Trong đó, »xúm đôi xúm ba đi đường cũ«, 
chỉ cho người học không chịu tinh tấn, chỉ 
biết cặp bè cặp bạn, bị hạn cuộc vào cảnh 
giới đã có mà không có cách nào chặt phá 
gai góc để cầu chứng cảnh giới mới mẻ. 
Ngoài ra, tông Tào Động lúc bàn về 
»Thiên trung chí«, »Kiêm trung chí« của 
thuyết Động Sơn Ngũ Vị, cho rằng trong 
sát na giao nhau giữa minh (Thiên) và ám 
(Chính), vẫn chưa khởi tâm động niệm và 
không có mảy may cảnh giới của tác dụng 
phân biệt tư lương, gọi là »Lưỡng nhận 
giao phong«. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ 
DI. 
























































LƯỠNG PHIẾN BÌ 8%  # 
Còn gọi: Lưỡng phiến, lưỡng bì. Miệng. 
Tiết Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền sư trong 


452 


LYNGÔN THUYẾT PHÁP ÿ‡ ‡ï 3 ở: 























LĐHY q. 8 ghi: »ấš bú {H li ƑẾ ñm fƒ 3š 
ff x: Hữ Hí BH J7 JZ. 3E HE H Ấữ f 
li 3K äñv 7R #2 # Á Z Thất 8l. — 
Vừa thấy ông ta nói ›pháp Ma ha diễn, 
liên bảo ›câm miệng lại. Chẳng những 
ngăn dứt những lời nói mở của Ngưỡng 
Sơn, mà còn tránh cho người đời sau trong 
HƠ nói Hớ.« 





LÌ 
(s 




















r=i 








⁄ 


LƯỠNG THÁI NHẤT TRẠI ® # — 
3 


Trong một cuộc thi đấu có hai người giành 
được phần thắng. Thiền tông mượn từ này 
để chỉ trong khi pháp chiến, tỷ thí cơ 
phong thì kết quả bất phân thắng bại, tức 
chỉ hai vị thiền giả có trình độ ngang nhau, 
»kỳ phùng địch thủ«. Lâm TẾ hành lục 
(Đại 47, 505 trung) ghi: »35 1Ì [| ƒÍ 11: 


Ø HỆ ÀA Tl lí.  ÍE JR /E? fíỤ thị 
3: ẫM X — #. - Quy Sơn hỏi 





Ngưỡng Sơn: Hoàng Bá vào tăng đường, ÿ 
nghĩa thê nào? Ngưỡng Sơn nói: Kỳ phùng 
địch thủ«. 


LƯỠNG TRÙNG CÔNG ÁN % # 
2® 

Một công án lặp lại hai lần. Chỉ cho sự giải 
thích nhiều lần đối với một công án, cũng 
tức là nêu bày nhiều lần một công án nào 
đó cho người học đạo. Nhưng cũng có khi 
là lời chế giễu, chê cười người học Thiền 
không tự mình sáng tạo, trong lúc tham 
cứu ý chỉ Thiền chỉ biết bắt chước công án 
kẻ khác, hoặc niêm hoặc bình, nói cười 
lườm ngó, làm bộ làm tịch, nhưng đều 
không ngoài đàm dãi của người xưa. Tắc 1, 
Bích Nham lục (Đại 48, 141 thượng) ghi: 
»Iãj BỊ Ñ 3B 4 Fƒ Z£ (Bi ít 4 4. HỈ 
1B {E #.. ) — Người cả nước mời chẳng 
trở về (Công án được lặp lại hai lần đuối 
































theo để làm gì?)« 


LƯU BỐ ;š % 

Truyền bá, lưu truyền. Bài hậu tự của Lưu 
Phi trong CĐTĐL ghi: »#: ứủ ⁄1I J #ị 2. 
ÙN 4i. 7% HỊ aùb Hh Š Z8 ÃÂ › — Tôi biết 
chắc sự truyền bá sách này khiến nhiều 
người phát mình tâm địa«. 


LƯU NGẠI # # 

Đình trệ, trở ngại. Tiết Linh Nham Trọng 
An Thiền sư trong NĐHN dq. 20 ghi: »# 
XỈ 4 2š ÙM ÙH. ÍM Xà đi Hã Êï lổ.. — 
Tham thiên chẳng tra xét đến nguồn góc, 
khi gặp việc thường bị trở ngại«. 


LƯU THIẾT MA #| #\ 

Ni sư Thiền tông đời Đường, họ Lưu, do vì 
cơ phong cao vút nên người đời gọi là 
»Lưu Thiết Ma«. Cách núi Cự Quy 10 
dặm, Ni sư có dựng một cái am nhỏ để ở. 
Ni sư nối pháp Thiền sư Quy Sơn Linh 
Hựu, cũng từng tham yết thiền sư Tử Hồ 
Lợi Tung, nhiều lần bàn luận thiền chỉ với 
các thiền khách đương thời. Có công án 
»Thiết Ma lão tự ngưu« (Thiết Ma con trâu 
cái) lưu truyền ở đời. 


LƯU THÔNG 3š i8 
Truyền bá, lưu truyền. Tựa của Dương Ức 
trong CĐTĐL ghi: »Ä #È ‡j Hã Z H, 
1E HR ỳš 3l 2È ll.. - Ý chỉ của bậc Đại 
Hùng phó chúc, đạo Chính Nhãn (Thiên 
tông) được lưu truyỄn«. 




















LY NGÔN THUYẾT PHÁP #‡ š ý, 
% 

Sự biểu đạt và truyền bá thiền pháp vượt 
lên và xa la ngôn ngữ thông thường. Đoạn 
Té Tâm Yếu ghi: »3& Tỉ ÄX 2 . f8 f ìš 


























453 


LY TÂM CÂU PHẬT ÿ# ;b 3 4 


































































































Ứ. E dE 4 3š‹ E2: HỆ 4 — 2# Eí. l để Dí lW lệ $È ?{ 277. 
1ñ. 4 — HỊ 3E. #4 XX Z fñÉ §Äd — äHlX. HH lữ ?t T Ầ. XS M ẩ 77. 
làš. EU (C Ăš MU ` J¿ fñÈ ) íñ 3l 3 Íố 2® 2 H4, lị H ñ5Z 6. jK lễ 3 
jH| ÿš 8£. 7H R} — 4À. 8 ïïí ñÈk. Tỉ. HÚ l ÌÊ 4 # s — Sư ở đó hơn một 
lÈ —- W 3š 4 HÌ fT. 3í Ê& 34 RE #®í{v năm. Một hôm, sư xem Truyện Đăng lục 
{lÍ 4 Ílỳ Hùh #3. — Thừa có đại tiểu, đắc thấy lời Triệu Châu dặn dò tăng, sư bất 





có cạn sâu, đêu chẳng phải bản pháp, nên 
nói: ›Chỉ có đạo Nhất thừa, có hai chẳng 
phải chân. Nhưng cuối cùng chưa hiển 
được pháp Nhất tâm nên Phật Thích-ca- 
mâu-nỉ mới gọi ngài Ca-diếp cùng lên 
pháp tòa, riêng trao Nhất tâm, là pháp lìa 
ngôn thuyết. Một nhánh pháp này thực 
hành theo lôi riêng, nếu người nào khế ngộ 
được liên thăng đến Phật địa«. 


LY TÂM CẦU PHẬT #£ +: ‡ 4ÿ 

Chăng biết tự tâm xưa nay là Phật, trở lại 
tìm cầu đạo bên ngoài làm Phật. Đại Châu 
ngữ lục q. hạ: »ÄŸ + 3K ƒlù 3í 2k 1l. - 


Ly tâm cẩu Phật là ngoại đạo«. 


LY TỨ CÚ, TUYỆT BÁCH PHI äˆ vg 
5) ## 1 3} 

Tứ cú là: Có, không, chăng có chăng 
không, chăng phải chẳng có chắng phải 
chăng không. 

Bách phi: trăm thứ sai lầm. Tất cả tư tưởng 
đều chắng ra ngoài tứ cú này, nếu trụ thì 
chướng ngại sự dụng của bản thể tự tính 
mà sinh ra bách phi, nếu lìa thì hiển bày 
đại dụng của tự tính mà tuyệt bách phi. 


LY VI ä 

Ly: Thể của pháp tính, do vì lìa các tướng 
nên không tịch. VI: Dụng của pháp tính, do 
vì vi diệu nên không thể nghĩ bàn. Bác Sơn 
Hòa thượng truyện trong Nguyên. Tai 
quảng lục q. 35 ghi: »}# „# 24. 4Ñ đ 
MỊ Đã {l šñ. ĐA fñ íẩ. lì 


























. 


























JỦ Hư 


giác tỉnh ngộ, chạy đến vết kiến Thọ 
Xương. Khi ấy Thọ Xương đã từ Nga 
Phong dời sang Bảo Phương rồi. Đang lúc 
trình bày, thể dụng chẳng hợp, nên sư ở lại 
Bảo Phương nỗ lực cầu đạo đến nỗi thân 
hình khô héo, mặt mũi năm đen, còn da 
bọc xương mà tỉnh tấn chẳng lùi«. 


LÝ AN TỰ # + ‡ 

Chùa ở Thập Bát Giản, Nam Sơn, thành 
phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung 
Quốc. Xưa gọi là »Dũng Tuyền Thiền Tự«, 
tên cũ là »Pháp Vũ Tự«. Thời Ngũ Đại, 
Ngô Việt Vương sáng lập, Thiền sư Phục 
Hồ Phùng cư trú chùa này. Thời vua Tống 
Lý Tông vì muốn quốc thái dân an nên đôi 
tên là »Lý An Tự«. Niên hiệu Hoằng Trị 
thứ 4 (1491) đời Minh bị hồng thủy phá 
hủy. Khoảng niên hiệu Vạn Lịch (1573- 
1620) Đại sư Pháp Vũ xây dựng lại. Niên 
hiệu Khang Hi thứ 5I (1712) đời Thanh do 
tăng chúng quá đông, sản xuất ít ỏi, không 
đủ chi xuất nên vua phải xuất tiền trong 
kho ra xây lại chùa. Trong chùa nguyên có 
cất giữ những văn vật Phật giáo trân quý 
như xá-lợi Phật cổ Ấn Độ, bối diệp kinh. 
Trong viện có Pháp vũ tuyền nước trong 
như gương. Nguyên có các kiến trúc Tùng 
Điện các, Thả Trụ các, Phù Kỳ các lâu năm 
đã hư phế. 


LÝ CAO # $#ÿ (772-841) 
Cư sĩ đời Đường, tự là Tập Chi, người đất 
Lũng Tây, Thành Kỷ (nay ở phía tây Tần 


454 


LÝ HỘI #4 





An, Cam Túc), một thuyết cho là người đất 
Triệu Quận (nay là huyện Triệu, tỉnh Hà 
Bắc) Trung Quốc. Từ thuở nhỏ học Nho 
uyên bác, hiếu cổ. Niên hiệu Trinh Nguyên 
thứ 14 (798) đỗ Tiến sĩ. Lần lượt nhậm 
chức Hiệu thư lang, Quốc tử Bác sĩ, Sứ 
quán tu soạn, Gián nghị đại phu, Trung thư 
Xá nhân, Tiết độ sứ Đông Đạo ở Sơn Nam, 
cùng với thầy là Hàn Dũ, văn chương được 
đương thời khen ngợi. Theo Thiền sư 
Dược Sơn Duy Nghiễm học hỏi lý thiền có 
chỗ tỏ ngộ, sáng tác »Phục Tính Thư«. 
Tiếp nhận quan điểm »Kiến tính thành 
Phật« của Thiền tông, đề xuất nhân tính 
đều thiện, bởi vọng tình mê hoặc nên chia 
ra phàảm thánh khác biệt. Chủ trương 
»Chính tư« để tâm đạt đến chỗ chí thành 
dứt sạch tình dục mà trở về chân tính. Học 
thuyết này có ảnh hưởng rất lớn đối với Lý 
học đời sau, gióng lên tiếng chuông báo 
trước cho Lý học đời Tống, Minh; dẫn 
Thiền vào Nho. 


LÝ CƯƠNG # #4 (1083-1140) 

Cư sĩ đời Tống, tự Bá Kỷ, người Thiệu Vũ 
(nay thuộc Phúc Kiến) Trung Quốc. Niên 
hiệu Tuyên Hòa thứ 7 (1125) làm chức 
Thái thường Thiếu khanh. Khi ấy nhà Kim 
xua quân Nam Hạ vào Trung Nguyên. Ông 
chích máu viết sớ xin vua Huy Tông truyền 
ngôi cho Thái tử để hiệu triệu thiên hạ, 
Khâm Tông tức vị, ông nhậm chức Binh 
bộ Thị lang, cương quyết chủ chiến, phản 
đối việc đời đô. Giao cho Thượng thư Hữu 
thừa làm Thân chính Hành doanh sứ cung 
cấp đầy đủ cho cuộc chiến khiến quân Kim 
phải tháo lui. Niên hiệu Kiến Viêm thứ I 
(1127) nhậm chức Thượng thư Hữu bộc xạ 
kiêm Trung thư Thị lang, tại chức có 75 
ngày rồi bị giải chức. Ông tin Phật pháp, 


thông kinh luận, hơn nữa rất thích kinh 
Hoa Nghiêm. Hằng ngày thường lấy lời 
Phật dạy làm gốc mà bàn luận sự việc. 
Thích giao du với các Thiền sư Phù Dung 
Đạo Giai, Viên Ngộ Khắc Cần, Đại Huệ 
Tông Cảo. Một buổi chiều nọ, ông đang 
ngồi trong phủ chợt nghe tiếng động mạnh 
liền tỏ ngộ, làm kệ trình Tông Cáo, Tông 
Cảo ấn khả. Sau khi ông qua đời, mọi 
người đều thương tiếc khóc than, bán hết 
đồ trang sức nhà quan để cầu siêu truy tiễn 
cho ông. Tác phẩm: Lương Khê tập. 


LÝ HỘI z# $ 

1. Lý giải, lãnh hội. Pháp Diễn ngữ lục q. 
hạ ghi: » [- 3# z4. ‡ã 7 hị ØSR #Í. ñ 
Xã St. l Ã l3 N43ñ‹ —Í1Ấ 
1b li. HE ?® —= 8#. A11 
J#. ìề m ãầẪã. 3 lE # HH #8 4 
‡J . — Thượng đường nói: Gánh nước đầu 
sông đem bán, mọi người đều cười trách. 
Hàng ứ đọng không ai ngờ giống như thiếu 
nợ người. Canh ba nứa đêm hôm qua, gải 
đá tranh nhau lễ bái. Những lời này chớ 
nói ngươi không thể lãnh hội, cả ta cũng 
không thể lãnh hội. « 

2. Thảo luận, biện luận. 7ông Môn Võ Khó 
ghi: »Z? lR| MB lý ƒ: # 1ì {E Át HE. ®ị 
Jủ C 3% Jý ð£ HH MỊ ) m Rễ 4 L1. J7 
ñH |n| Z| HH. ‡š 2i ER 3š 4Z š EE f — 
_E s Tú Viên Thông thời tại hội trung tác 
Duy na, mỗi kiến (Vân Cư Thuấn Hòa 
thượng) ha mạ bất dĩ, nãi vị đồng liệt viết: 
Ngã tu đữ giá lão hán lý hội nhất thượng! — 
Lúc Tú Viên Thông ở trong thiên viện làm 
Duy na, mỗi khi thấy (Hòa thượng Vân Cư 
Thuần) là quở mắng không ngớt, bèn bảo 
với đồng đội rằng: Ta cần phải thảo luận 
cùng lão này một phenl« 

3. Ứng phó, xử trí. Uyển Lăng Lục ghi: 

































































455 


lÝ} 


Ý SỰ # 3i 








JÈb 











»Ãï — ÑW lH *H Bƒ #. #ã h Á 8 
























































Z2 33 Ti EH {hb ÁN ñR. Bị H } F 3 
£ fù ñ ñ. XÂH#E #2 F: # 
` HẩU äUL. — Có một loại quỉ thần rảnh 








rồi, vừa thấy người khác có chút bệnh liên 
nói với họ rằng: Ông chỉ cần buông bỏ đi! 
Đến khi chúng mắc bệnh thì lại ứng phó 
không được, tay chán lúng túng. « 


LÝ SỰ # # 
Chân lý Phật pháp cùng sự vật thế gian. 
Tiết Hòa Sơn Huệ Phương thiền sư trong 


















































NĐNN q. 18 ghi: »E: 3£ ## ĐÈ # E1: 

#! #! 3š fñ. ƒE li ỳ#. HIỊ Hẩ 
17 Í7. # & ƑÏ RỊ # 3 fl f , # 
fï 3M HỊ fñ IE #š 3H. #£ 3š tị RỊ Hổ Đế 
BỊ +. 7£ 3 HR BI fJ IE HỆ 2b? -— 














Thượng đường, giơ phát tử lên nói: Hãy 
nhìn đây! Chỉ cái này, ở chỗ Lâm Tế thì 
chiếu dụng cùng hành, ở chỗ Vân Môn thì 
lý sự đẩy đủ, ở chỗ Tào Động thì thiên 
chính hiệp thông, ở chỗ Quy Sơn thì ám cơ 
viên hợp, ở chỗ Pháp Nhãn thì đâu chỉ duy 
tâm.« 


LÝ SỰ BẤT NHỊ # # 4 — 

Chân đề Phật pháp cùng với sự vật thế gian 
không hề đối lập. Bích Nham lục q. 1 ghỉ: 
»Äx N ‡X B ớt. 24 Ác 1x 5 JK lo 
# ft #®lE IRJK # lÑ. 2 HJ # Hù 
hề †È.. Øi ĐÀ R8 ññ lH| lỹ 36 #Ÿ 7ƒ HR . 
j 4® — ‹ lẾ ÿí \É ƒT ‹ — Nói chung 
dựng lập tông giáo phải là bậc anh linh, có 
thủ đoạn giết người không chớp mắt mới 
có thể lập tức thành Phật. Cho nên chiếu 
dụng động thời, co duối cùng xướng, lý sự 
không hai, quyên thật đồng hành.« 









































LÝ THỤY SẢNG # ## #% (1931-) 
Học giả Phật giáo hiện đại, pháp danh Ciác 


Lãng, biệt hiệu Tịch Quang. Người thành 
phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. 
Ông lần lượt tốt nghiệp Đại học Sư phạm 
Đài Loan, Đại học Tokyo (Nhật Bản) và đỗ 
bằng Tiến sĩ Triết học hai đại học Harvard, 
Cali (Hoa Kỳ). Tuần tự giữ chức giáo sư 
đại học Michigan, phân hiệu San FrancIsco 
thuộc Đại học Cali (Hoa Kỳ). Từ nhỏ ông 
quy y Phật giáo, sau khi đến Đài Loan ông 
quy y Pháp sư Đại Tỉnh, song tu Hiển Mật. 
Thời kỳ ở Nhật Bản chuyên nghiên cứu 
triết học Ấn Độ và tu tập tư tưởng Không 
quán. Đối với Phạn văn, ông nghiên cứu so 
sánh các tôn giáo rất sâu, và âm thầm 
nghiên cứu sự diễn biến hưng suy của 
Thiền tông Trung Quốc. Trong khi dạy học 
ở Hoa Kỳ, ông nhiều lần dùng đề tài »Sinh 
hoạt Thiền viện và xã hội Trung Quốc« để 
giới thiệu văn hóa Trung Quốc. Ông là hội 
viên Học Hội Tư Tưởng Khoa Học Mỹ 
Quốc. Năm 1971, ông được bầu làm hội 
viên trác việt của Học Hội Logic Mỹ Quốc. 
Tác phâm: Phật Học Chán Tủúy, Tỉ hiển Viện 
Sinh Hoạt hòa Trung Quốc Xã Hội, Đối 
Bách Trượng Thanh Quy đích Nhất Cá 
Hiện Tượng đích Nghiên Cưu. 


















































LÝ TIỀN # # 

Chỉ các hành vi như: Tham thiền, tu tập, 
khế cơ, ngộ đạo. Vô Môn Quan ghi: »⁄% #ủ 
HH. J7 XñH 3ã . JULI ñ 8. H 
2 3 ñT ‹ IÈ HỊ ÿk „ 48 RỊ 3 2š ‹ 
®# 3E. #4ZtX. Hi. ứ 
tị j #Äš. 3 7) + % Zñi 7 Ầl. 3# # 
+ ð # BÀ BỊ, — Khởi niệm liễn giác 








còn là kẻ cô tình huyễn. hoặc người, ngây 
ngây tập định là kế sống nhà quỷ. Tiến 
được thì mê lý, thối lui là trái tông; chẳng 
tiễn chẳng thối, có hơi hám của người 
chết. Thử hỏi phải có hành vì thế nào? 


456 


MA CUNG š #% 





Nỗ lực đời này cho liễu ngộ 


Đừng để vĩnh kiếp chịu tai ương«. 


LÝ TRƯỞNG TẮC TỰU z# £ #I 3t 


Còn gọi: Lý frưởng tức fựu. Đạo lý người 
nào hay hơn thì theo người ấy. Tiết Động 
Sơn Hiểu Thông Thiền sư trong NĐHN q. 
15 ghi: »[ñ]: #U f[  È? lữ EH: 3 
K RỊ BÌ. - Hỏi: Thế nào là Phật? Sư 
nói: Đạo lý người nào hay hơn thì theo 
người ấy.« 








LÝ TUẦN HÚC # :# Äÿ (988-1038) 


Cư sĩ đời Tống, ban đầu tên Húc, vua Tống 
Chân Tông đôi tên này, tự là Công Vũ, 
người xứ Thượng Đảng Lộ Châu (nay là 
Trường Trị, Sơn Tây), Trung Quốc. Ông 
lấy em vua Chân Tông là công chúa Vạn 
Thọ Trường, nhận chức Tả long vũ Tướng 
quân, phò mã Đô úy. Theo học với Dương 
Ức, tỉnh thông Phật học. Yết kiến Thiền sư 
Cốc Án Uân Thông thưa hỏi việc tông 
môn, Uân Thông đem công án »Thôi Triệu 
Công hỏi Kinh Sơn« để đáp lại. Lý Tuân 
Húc nhờ đó mà đại ngộ, làm bài kệ: 
»Người sắt mới mong học đạo thâm 

Đặt tay liên biện rõ đầu tâm 

Thăng về đường Giác cao vô thượng 

Phải quấy màng chỉ đề bận lòng«. 


Ông thường cùng tăng chúng tụ hội trong 
phủ đàm luận suốt đêm. Về sau, ông biết 
trước giờ lâm chung nên thù xướng kệ tụng 
với Thiền sư Từ Minh Sở Viên rồi thong 
dong ra đi. Tác phẩm: Thiên Thánh Quảng 
Đăng lục. 


M 





MA # 
I. Như thế. Tiết Bảo Phúc Hòa thượng 
trong TĐT q. I ghi: »J#£ H Z3. H #š 
1M HƑ. — Gần đây tuổi tác già nua, nên 
lỗi thời như thế«. 

2. Trợ từ cuối câu nghì vấn, tức »(chăng? 
không?)«. Tiết Huệ Trung Quốc Sư trong 
TĐT q. 3 ghi: »f! 7# bỉ 




















# hú H Hứ Hữ 2š RK? 
— Hoàng đề có tháy hư không trước mất 
chăng?«. 








MA CHỦ ÿ# ‡ 

Còn gọi: Ma đầu. Chức vụ trông coI VIỆC 
xay giã các loại ngũ cốc, cây lương thực 
trong Thiền viện. Tông Môn Võ Khổ ghi: 
»ĩi #H 4 H Múi. {4 ® MHÍH š ð# Ñ 
3 MI hú. ÍÝ ỳ\ Ä SE. ŸX f4 H Bữ. 
Địn 3 IHI HÍƒ ƒE Rš ĐR s — Hỏa thượng Ngũ 
Tổ Diễn nương ở nơi Hòa thượng Đoan tại 
chùa Hải Hội núi Bạch Vân thuộc Thư 
Châu, tham cứu việc siêu thoát sinh tử 
được ngộ rất sâu. Đoan bảo sư ra trước 
núi làm Ma đâu«. 





MA CỐC TRIỆT # 4- # 

Thiền tăng Bảo Triệt đời Đường ở núi Ma 
Cốc thuộc Bồ Châu cử xướng thiền phong, 
nên gọi là Ma Cốc Triệt. X. Bảo Triệt. 


MA CUNG #Š # 

Cung điện của ma vương Ba-tuần, ở cõi 
trời thứ 6 thuộc Dục giới. Chương Ưu-ba- 
cúc-đa Tổ thứ 4 trong CĐTĐL q. 1 ghi: 
»Bl 27 f7 {L ® ƑR 2š # HỊ. f3 Iš #í 
#4. HH k lề mí  BJ. ỳ ñJ #& Búi 
l ð H Bễ 7 | đí IE ÈŠ s — Sư từy 






































Imsi 


457 


MA ĐẠO J# ìš 





phương đi giáo hóa, đến nước Ma-đột-la, 
độ được rất nhiễu người, do đây mà cung 
điện của ma vương chấn động, Ba-tuần lo 
sợ liên dùng hết sức ma để phá hoại chính 
pháp«. 


MA ĐẠO # :É 

Đường ma, pháp tà. Nhà thiền nhấn mạnh 
vào điều gọi là »đối lập giữa Phật đạo và 
ma đạo« cũng là kiến giải hư ÿ9ng: Đoạn 
Tế Tâm Ảnh »'#1l ÁÑ — 2 äT #E ?E 
HỊI ÿ⁄ Rš ìl. — Người học đạo một niệm 
nghĩ đến sinh tử liễn rơi vào ma đạo«. 


MA HA # #ƒ 

Thiên tăng đời Tiền Lê, thuộc dòng Tỳ-ni- 
đa-lưu-chi đời thứ 10. Sư người gốc Chiêm 
Thành, sau đổi họ Dương, ở làng Cổ Miệt 
(nay thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 
Dương), miền Bắc Việt Nam. Năm 24 tuổi, 
sư trụ trì một ngôi chùa cũ. Một hôm đang 
lúc sư giảng kinh bỗng thấy Hộ pháp Thiện 
thần xuất hiện quở rằng: »Đâu cần cái học 
bên ngoài ấy làm gì? Át không thể thông 
lý«. Do đây hai mắt sư bị mù. Sư hết lòng 
ăn năn hối lỗi, toan gieo mình xuống vực 
sâu mà chết. Bỗng gặp Đông Lâm Viễn 
ngăn rằng: »Dừng! dừng!«. Sư nghe lời 
này liền tỉnh ngộ. Về sau sư đến chùa Cổ 
Sơn thụ giới với Thiền sư Đỗ Pháp Thuận. 
Năm 1015, sư về núi Đại Vân ở Trường 
An chuyên cần tu tập được »Tổng Trì tam- 
muội« và các pháp thuật, người đời không 
thể lường nổi. Theo: 7hiển sư Việt Nam 
của HT. Thanh Từ. 


MA HỂ NHÃN /# #š f#. 

Mắt Ma-hê. Ma-hê là tên vị thiên thần 
trong thần thoại Phật giáo. Gọi đủ là Ma- 
hê-thủ-la, còn gọi là Tự Tại Thiên. VỊ này 


có 3 mắt, con mắt ở giữa nằm đọc trên trán 
(là con mắt thứ ba) có thị lực thần kỳ, dụ 
chỉ cho pháp nhãn. Bài thơ Tống Như 
Thủy Đầu trong Mật Am ngữ lục ghi: 

1 1H ÖÈŸ §# ñ 

JỆ ñà 2 lá 3 

BE lữ Fề Hứi HR 
JÄ fl '†ˆ tí “š 


»Như như mới giải thoát 
































Thuyết này làm sao thông? 
Chọc mù mặt Ma-hê 
Vén mở vũ trụ không«. 


MA KHÔNG TUẤN CỐT /# 3 #4 
đê 

Chim cắt bay cực nhanh, dụ chỉ cho thiền 
tăng căn cơ linh lợi, cơ phong bén nhạy. 
Tiết Trường Sinh Sơn Hạo Nhiên Thiền sư 
trong Đại Quang Minh Tạng q. hạ ghi: »?Í 




















St El: 2l HỆ 2 Ƒ] #3 ft †: CÍ 
#\ ) „ HH BỊ fW PỆ 2E t6 B6 2 BH th. 


























Bảo Đàm nói: Trong pháp hội của Tuyết 
Phong có được kẻ này (chỉ Hạo Nhiên). 
Thế gian có tên gọi »Con chìm cắt bay cực 
nhanh«. 


MA-KIỆT-ĐÀ LỆNH # 335 fờ 4 
Mệnh lệnh được ban hành từ Ma-kiệt-đà. 
Đức Thích-ca sau khi thành đạo, đóng cửa 
thất ngồi thiền trong 37 ngày ở nước Ma- 
kiệt-đà; ý chỉ cho thiền cơ được biểu đạt 
không nhờ vào lời nói. Tiết Vô Thể Quảng 
Trí Thiền sư trong TTĐL q. I1 ghi: »Ïïl 77 
EHl: TH 3ƒ RÄ A. JM # #ö # H Jế; 
Rỷ MB Ƒ JF RE. H # HH ®Jjữ. HỊ 
H Rề 3 BE 2 Í7. Z4 HJ Bí #í IHị fl 
FÈÈ HÀ: — Sư liền nói: Thế Tôn lặng 
lẽ hồi lâu, Ca-diếp đứng dậy bạch chùy; 
Mã đại sự vừa thăng tòa, Bách Trượng 
liền bước ra cuốn chiếu. Có thể nói mệnh 


















































Ẫ 
H 








458 


MA NGƯU ÿ# ?Ƒ 





lệnh được ban hành từ Ma-kiệt-đà, chẳng 
thê bảo Sơn tăng hạ thêm chủ cước«. 


MA LA }# lš 

Nghĩa là sỉ nhục, hỗ thẹn. Tắc 1, Öích 
Nham lục (Đại 48, 140 thượng) ghi: »3# RŠ 
š }⁄ ìL ® Ø ( lề Hƒ ÿ\ lñ. 4 #4 — 
JJ Đề BHữ. ?m DỊ l5 W. ? JN lỗ 
HỊ. ) — Đạf-ma vượt sông đến nước 
Ngụy (Đô chôn tỉnh ranh này, không tránh 
khỏi một lần hỗ thẹn, từ Tây qua Đông, từ 
Đồng qua Táy)«. 

Tắc 7, Thung Dung lục (Đại 48, 231 hạ) 
ghỉ: »Š # 2E Ñ H #§ ( BE] F JK — 
1 ÙÈ lữ. . ) — Mây lướt trên không, hạc 
làm tô dưới trăng (Dưới góc cây một phen 
hỗ thẹn)«. 






































MA LUNG # # 

Mài giữa. Tiết Xiến Đề Chiếu Thiền sư 
trong GTPĐL q. 27 ghi: »8Ä RlJ JJ É1 #l| , 
4% MH ?? BE ñE . — Dao có chất thép tốt tự 




















Tí 
bén, chăng cần nhọc công mài giña«. 





MA MÊ # :š 

Mắt lèm nhèm, mắt mù. Ma có nghĩa là 
không cảm giác; mê là híp mắt, tức là vật 
lạ như cát bụi... rơi vào mắt, khiến không 
thể thấy. Thiền tông mượn từ này làm 
thuật ngữ để hình dung trạng thái mơ hồ 
thấy không rõ ràng, hoặc chế giễu người 
mù mắt. Tiết Đông Lâm Hòa thượng trong 
Vân Môn Am Chủ Tụng Cổ (Vạn Tục 118, 
399 thượng) ghi: 

lin ƒˆ f3 S7 EH đt ïý 

#šö 2 H ŸJ HR J§ 3E 

»Á tử đắc mộng dữ thùy thuyết? 

Khởi lai tương đối nhãn ma mê«. 

»Kẻ câm nằm mộng nói cùng ai? 

Thức dậy đối diện với kẻ mù«. 








MA MỊ # # 

Mê hoặc, đầu độc. Tiết Đức Sơn Tuyên 
Giám Thiền sư trong LĐHY q. 20 ghi: »Í/£ 
1 4ù ññ J Z Z3 1L Bề fW 2í. Tú ì †k 
+ 17 Á †I ff fE RE fElX. là Íd 
#ä ìl JR Á II ƒL: — Ngươi bị các lão 
trọc khắp nơi mê hoặc, nên nói ta là người 
t hành, gắng gượng làm bộ làm tịch giống 
như bộ mặt của người đắc đạo«. 




















MA NI # #, 

Dịch âm tiếng Phạn Mami, có nghĩa là viên 
ngọc quý. Minh Chân tụng trong Phạm Kỳ 
ngữ lục q. 18 ghi: 


















































‡È fí RR JÉ — 4v H ÍE Tỉ đ HỊ | 
HE lỊ ÿ th lM tị. 3 DỊ Hệ đi 4t l2 











»Ngã hữu ma ni nhất khỏa 

Mai tại ngũ uân thân điền 

Tạc hướng nê trung thủ xuất 
Quang minh chiếu chúc vô biên«. 
»1a có mỘt ViÊn HgỌc quỷ 

Vùi ở ruộng thân ngũ uẩn 

Hôm qua lấy nó từ bùn 

Hào quang chiếu sáng vô biên«. 


MA NGOẠI # 2} 

Thiên ma và ngoại đạo. Tiết Tống Lân Thủ 
tọa trụ Định Thủy trong MANL ghi: »— 
RỆ — l£ J4. — †TÑ — !# lÍ. 4+ & lỊ 
_E EẾế lữ. 7F 3E H' ff bñX. 3H hh 
Z11)H. Jš 7k EH Z Hỗ iï s — Một gây 
là hăn một dấu roi, một tát là hẳn một bàn 
tay máu. Chẳng phải là cơ quan hướng 
thượng, cũng chăng phải là diệu quyết đơn 
truyền, Phật Tổ thấy đó liên chau mày, 
thiên ma ngoại đạo nghe đó liền rớt mật« 
































MA NGƯU # + 
Con trâu đang được chăn giữ điều phục. 
Từ »Ma ngưu« được dùng đê chỉ cho hàng 


459 


MA QUÂN ÿ# f 





Tăng Ni tuy mang hình tướng xuất gia 
nhưng chưa thật sự kiến tính. 


MA QUÂN # # 


Quân đội của ác ma. Trong các tác phâm 
Thiền tông gọi các nhân tố làm phương hại 
đến Phật pháp, Thiền đạo là »ma quân«. 
Uyển Lăng lục ghi: »Xfl ll [!] tứ, ñã 
JR HỆ mã lh. Đi | š BỆ HỊ Đš iẾ lấ , 
Z2} HỊ HỊ Rš đi Rằ . — Trong cửa Tổ sư chỉ 
luận về dừng cơ quên kiến. Thể nên quên 
cơ thì Phát đạo thạnh, phân biệt thì ma 
quân lừng«. 























MA QUYÊN # # 


Sự trói buộc của đường ma, pháp tà. Minh 


MA TÁC ÿ/š £ 

Hành động tà ma, hành vi của ma quỷ. Tiết 
Ngữ Chi Dư, đời thứ sẽ dưới Đại Giám 
trong CTTNL q. 2 ghi: »j‡ #lỊ % ÿŠ — ĐJ 
Tí tt SX. 1ñ ñã S đi XI ZÄ 
HRI EÃ šố #£ , 2R JH] Rš {E. — Nếu như 
hiện tại đối với tất cả pháp hữu vô còn có 
máy may tâm ái nhiễm thì dù cho ngươi có 
được hoa sen đỡ gót, cũng đông với hành 
Vỉ Của ma quj«. 












































MA TIÊU TUẤN CỐT # # #4 #2 
Chim cắt bay cực nhanh, dụ chỉ thiền tăng 
căn cơ linh lợi, cơ phong bén nhạy. Tiết 
Hoàng Long Tổ Tâm Thiền sư trong 
NĐNN q. 17 ghi: » E 3£, Sã X jK El: 

— ER§ #ã 5#. Ä⁄ HỦ + l. đã ÑN H # 























Chân tụng trong PKNL dq. 18 ghi: »X Ÿ 
IH lí] # #ã , Hồ {b SE É5 ÙN H4 . ® #1 
đ§ Bề M ZÄÑ . 4l R6 dù # ĐT #. Bổ ƒE 
Fš Z⁄ j !!, #t HỊ JH Ñ# ĐỀ ãã — Thế 
gian có rất nhiều kẻ ngu sỉ, chạy theo 
thanh sắc mà chẳng biết muôn cảnh diễn 
ra tưng bừng đêu là do tâm linh biển hiện. 
Rơi vào trong biển trần lao, không có cách 
nào thoát khỏi sự trôi buộc của đường ma, 
pháp tà«. 















































MA SỰ # # 


Việc làm nhiễu hại Phật pháp. Tiết Tục 
Nghệ Ngôn trong NHQL q. 30 ghi: »ZE {\ 
JẺŠ. 3X. Hề 3f ' Z. Ñ ìE # b HW 
hệ, ll  ?í 2 ‡ È. II. BH 
lh {Ä Bề tẾ Z ?B — ñ‹ — Hoằng pháp 
vào thời mạt, ma sự ất hẳn là nhiễu. Người 
câu tiến tất chịu được nhục, kẻ khoác lác 
tát rước lấy lỗi lầm. Biết được điều này, 
chính là kế hay nhất để nhiếp phục ma 
quân«. 


















































đệ th. — độ 3M frmm Á Ho 2 
# 1ê ñR. TH Ä 3# Hữ: 1E # BH 
ft. fÈ Z7 ỳMl ÌR s — Sư thượng đường, 
gõ vào giường thiên, nói: Một hạt bụi vừa 
dấy lên chứa cả quả đất. Nếu các ngươi 
nghe được một tiếng, thì tiếng ấy đêu đến 
tai các ngươi. Nếu là con chỉm cắt bay cực 
nhanh liền chộp lấy thời cơ, đúng lúc cá bị 
kẹt trong băng nên quấp lấy nó, khỏi phí 
công chặn sóng«. 


MA TỬ /š Ÿ 

Ma quỷ, ác ma. Phần lớn thường dùng từ 
này để mắng người nhiễu hại Phật pháp, 
thiền pháp. Tiết Đức Sơn Tuyên Giám 
Thiền sư trong NĐHN dq. 7 ghi: »Ý li Hị 
2 Ti li NR Hề v ñl 34 f.v 73 EH: 
th 2 5l TT Ø lê ĐÈ Bà li. dị 2 'ế fỳ 
ÑMHÍT. ` Íã Mf*. Bị È Bề ƒ Ht í 
1A, lE ÀÍ, 4 ố đã H 
ƒñd 74. W:H đã Xi. D| 34 ĐÈ lẢ.: — Sư 
nghe nói các thiển hội phương nam rất 
thạnh nên bắt bình, bảo: Người xuất gia 





























460 


MẠC DA KIẾM ## # âi 





ngàn kiếp học oai nghỉ Phát, vạn kiếp học 
tÊ hạnh Phật còn chưa được thành Phật. 
Ma quỷ phương nam dám nói trực chỉ 
nhân tâm, kiến tính thành Phật! Ta cân 
phải ruông tận hang 6, diệt trừ thứ ấy để 
bảo án Phát«. 


Hihẩ } 
Thiền tăng Pháp Ninh đời Tống, trụ núi 


Mã Kỳ thuộc Nghi Châu, nên được gọi là 
Mã Kỳ. X. Pháp Ninh 


MÃ KỲ 5% [K 





MÃ TỔ 5 3# (709-788) 


Thiền tăng nổi tiếng đời Đường, họ Mã, 
tên Đạo Nhất, hoặc được gọi »Mã Tổ Đạo 
Nhất«, người huyện Thập Phương, Hán 
Châu (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên) Trung 
Quốc. Sư xuất gia nơi Hòa thượng Đường 
ở Tứ Châu, thụ giới cụ túc nơi luật sư Viên 
ở Du Châu. Sư tập thiền ở viện truyền 
pháp tại Hành sơn, thờ Thiền sư Hoài 
Nhượng làm thầy, theo hầu suốt 10 năm, 
được truyền tâm ấn. Sư đến ngọn núi Phật 
Tích ở Kiến Dương, Lâm Xuyên, núi Cung 
Công ở Nam Khang để hoằng truyền thiền 
pháp. Khoảng niên hiệu Đại Lịch (766- 
779), sư ở chùa Khai Nguyên tại Chung 
Lăng, học giả bốn phương vân tập, là l 
trong những trung tâm truyền bá thiền 
pháp lớn nhất trong nước thời ấy. 


Chủ trương: »Ngoài tâm không có Phật 
nào khác, ngoài Phật không có tâm nảo 
khác«. Thụy hiệu: Đại Tịch Thiền sư. 


MÃ TỔ AM 5 2# /# 


Chỗ tu hành của Mã Tổ Đạo Nhất nên 
được gọi là Mã Tổ Am. X. Phật Quang tự 


MÃ TỔ ĐẠO NHẤT THIỀN SƯ 
QUẢNG LỤC #5 3n tí — 3# Íị 8 # 
Quảng lục I quyền, được xếp vào Tứ Gia 
ngữ lục q. Ì trong Tục Tạng kinh. 

Nội dung gom chép lược truyện Mã Tổ 
cùng ngữ yếu cơ duyên mài ngói của Hoài 
Nhượng và cơ duyên đối thoại với các vị 
như Tây Đường Trí Tạng, Bách Trượng 
Hoài Hải, Nam Tuyền Phổ Nguyện, Đại 
Châu Huệ Hải, cùng với lời dạy môn đồ v. 
v... nêu lên ý nghĩa: »Bình thường tâm thị 
đạo«. Riêng có Mã Tổ Đạo Nhất Thiên sư 
ngữ lục, Ì quyền, còn gọi Đại Tịch Ti hiển 
sư ngữ lục, Mã Tổ ngữ lục, được xếp vào 
Cổ Tôn Túc Ngữ Lục I quyền trong 7c 
Tạng kinh, là từ trong »Quảng Lục« mà 
viết về hành nghiệp cơ duyên ngữ yếu của 
Mã Tổ. 


MÃ TỔ TỨ GIA LỤC #% ‡# wy # 4# 
X. Tứ gia ngữ lục. 


MẠC DA KIẾM #3 #t 2| 

Thanh gươm nồi tiếng vào thời cô đại. Vào 
thời Ngô, bên Trung Quốc có một người 
thợ chuyên môn rèn gươm nổi tiếng tên là 
Can Tương, vợ anh ta là Mạc Da. Hai 
người này phụ giúp vua Ngô Hạp Lư, họ 
rèn được 2 thanh gươm: một thanh gươm 
thuộc dương tên là Can Tương, một thanh 
gươm thuộc âm tên là Mạc Da. Thiền tông 
mượn từ này để chỉ cho trí huệ sẵn có của 
mỗi người, hoặc tri kiến Bát-nhã của Thiền 
sư dùng để tiếp hóa người học một cách tự 
do tự tại. Tắc 9, Bích Nham lục (Đại 48, 
149 thượng) ghi: »H] ? 34 ý. #ƒ ## H 
Đ†f. ?# ñ ñJ #: +. Ä“ ì bi lu — 
Gương sáng trên đài soi thấy rỗ ràng tốt 
xấu. Gươm Mạc Da nơi tay tùy thời cứu 
sống hoặc giết chết«. 





























461 


MẠC VỌNG TƯỞNG # +% ‡ñ 





MẠC VỌNG TƯỞNG # +# #8 

Chớ vọng tưởng. Đây là lời dùng để ngăn 
cản sự chấp trước vào ý thức phân biệt. 
Không khởi vọng tưởng thì có thể đến 
được quả Bồ-đề. Thuật ngữ này thịnh hành 
trong các Thiền viện đời Đường. Chương 
Trường Sa Cảnh Sầm trong CĐTĐL q. 10 
(Đại 51, 275 hạ) ghi: »# f j8]: tr tị lết 
ñ ME. nã 3 3® 1È †E ú 
l"J Hš Ø4? HH z: + #H ÍE J# ! — Có vị 
tăng hỏi: Con giun bị chặt làm 2 đoạn, 2 
đầu đêu cử động, không biết Phật tính ở 
đầu nào? Sư bảo: Vọng tưởng làm gi?« 
Liên Đăng Hội Yếu q. 6 cũng. có ghi CHỊ 
như thế và ở sau cùng nói rằng: »#3š 3% 
#JH! — Mạc vọng tưởng!‹ (Chớ vọng 


Dàn 


tưởng). Theo PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 
































MẠCH Š 

I. Vượt qua, xuyên qua. Tiết Mật Am 
Khâm Thiên sư trong GTPĐL q. 25 ghi: 
xử MẸ Í ” Z3] ðk E 3E. Mr ĐỊ 
# ÀH M. — Con ễnh ương nhảy lên 
trời Phạm Thiên, con giun đất vượt qua 
biển Đông«. 

2. Cất bước, di động. Tiết Thiên Bình Khế 





dao trên lưng khua vang. Nham nói: Vật gì 
phát ra tiếng? Sư rút dao, ngay lúc đó 
miệng làm thê đếo cây«. 


MẠCH ĐAO Ÿ 7 

Một thứ dao dài được bộ bình đời Đường, 
Tống sử dụng. Tiết Minh Chiêu Đức 
Khiêm Thiền sư trong NĐHN q. 8 ghi: »Ÿ#$ 
7) 3 XE 1£ 4* bẰ.. — Dao dài trong đám 


ưa khoe tất cả uy thế«. 


MẠCH TRỰC Š # 

Thắng, thắng tắt, hàm ân ý nghĩa dứt khoát 
lãnh ngộ, lập tức khế nhập. Như Tịnh *n4 
lục q. thượng ghi: »‡# th [*J: #8 ẾT †i 3â 
#ế Í 2K. Hứ ĐH Ìj fÚúU Út ['] ÚH s — Sư 
chỉ công chùa, bảo: Cắt đứt con đường, 
lập tức khế nhập, đất trời rỗng suối, cửa 
này mở ra«. 

















MẠCH TRỰC NGỘ GIẢI Š  !£ 
#t 


Dút khoát minh tâm ngộ đạo, không vướng 
mắc, không chần chừ, không kẹt ở giữa 
đường. Tiết Ngữ Chi Dư, đời thứ 3 dưới 
Đại Giám trong CTTNL q. 2 ghi: »i1l 2 





Bộ) Thiền sư trong NĐHN q. 14 ghi: »#i 
ñì 4š Jï -L lñ]: 3š # ñJ) Jấ l 0H ff[? 
































HH El: ƒ£ ?# 4 ## Z? + EH: ——# 
1, 4 # #4. Ml EHl: [E] R# #8 #l 3š 























MH? — Cự sĩ Thạch Hàm Trà Sội Khi 
pháp không dao động thì sao? Sự bảo: 
Ngươi từ Lộ Phú đến phải không? Sĩ đáp: 
Một bước cũng chưa từng cát lên. Sư nói: 
Vì sao đến đây được?«. 

3. Đang, ngay lúc đó. Tiết Dược Sơn Duy 
Nghiễm Thiền sư trong NĐHN dq. 5 ghi: 
»ƒ BH # j# 3 tị, j# lHỊ J) #f. jW 
lñ]: #.##J{£;? HH hh 2) $ H TE 
lJị 3*. — Sư cùng Vân Nham đi dạo núi, 


























ÑX 3  H lñf#. {HA X1 K. 
3: 1H Ấ v À 3š 1H ?šX.. — Nếu như hôm 
nay muốn được dứt khoát minh tâm ngộ 
đạo, chỉ cần nhân pháp đều quên, nhân 
pháp đều bặt, nhân pháp đều không«. Theo 
nhà thiền, một từ »Mạch trực« thường 
dùng trong các ngữ lục ấn hàm nghĩa dứt 
khoát lãnh ngộ. 














MAIAM1?#§ # 

Am ở Mai Am Cương (đồi Mai Am) thuộc 
thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc. Tương truyền Lục tổ Huệ 
Năng rất thích hoa mai, khi đến nơi nào 


462 


MẠI SINH KHƯƠNG HÁN 8ï 2E # 4 





cũng thường trồng mai để thưởng ngoạn. 
Trong thời gian trở về cô hương, lúc đi 
ngang vùng đất này, Ngài tự tay trồng lấy 
một gốc mai. Đệ tử của Ngài dựng lên một 
cải am tại cội mai này để kỷ niệm. Am 
được xây dựng vào niên hiệu Chí Đạo thứ 
2 (996) đời Tống, đến cuối đời Nguyên thì 
bị hư hoại. Khoảng niên hiệu Vĩnh Lạc 
(1403-1424) đời Minh, am được cất lại. 
Các kiến trúc chủ yếu gồm có: Sơn môn, 
Tổ sư điện, Đại hùng bảo điện. Cho đến 
nay, Tổ sư điện vẫn còn giữ được phong 
cách nghệ thuật kiến trúc bằng gỗ đời 
Tống. Trước công có »Lục Tổ tỉnh« (giếng 
Lục Tổ), nước giếng mát lạnh. 


MAI ỐC 3# # 
Hiệu của Thiền tăng Niệm Thường đời 
Nguyên. X. Niệm Thường. 


MÃI MẠO TƯỚNG ĐẦU # 
kÀ| 
Mua nón phải xem tướng đầu. Tắc 55, Bích 
Nham lục (117,182, thượng) ghi: »ẴỆ HỆ 
3 #. JR MỸ BMLE. H lH JHỡữ. Z 
3 ;ù ÙJ.. — Rồng ngâm mây tụ, cọp gảm 
gió nổi, mua nón phải xem tướng đâu, tâm 
lão bà tha thiết«. 


h 38 








MÃI THIẾP TỌA THIÊN SÀNG Ä# 
Rb 3# # #- 

Mua thiếp ngồi giường thiền, nghĩa là mua 
chùa làm Trụ trì hoặc mua cầu sự vinh hoa 
quyền quý, hoặc mua chuộc người ngồi 
trên giường thiền để nói chuyện đạo. Tiên 
Lâm Bảo Huấn q. 4 (Đại 48, 1039 trung) 
ghi: 

Tí #t f 3. {HH R3 H 
lí Ñế JR ft 2X. THÍ nƑ kế 2 2E 
đít IR 2E. 8 ñ8 DH ñự 













































































El thi “Ê Xổ J . f# 3Z lế fn[ # 
»Cổ vô Trụ trì sự 

Đản chỉ truyền pháp chỉ 

Hữu năng ngộ sắc không 
Tiện khả siêu sinh tử 

Dong tăng muội bản lai 

Khởi thức Tây quy lý 

Mãi thiếp tọa thiền sàng 

Phật pháp tương hà thị?« 
»Xưa không chức Trụ trì 

T uyên thọ bằng pháp chỉ 

Ai ngộ được sắc không 

Liên siêu thoát sinh tử 

Tăng hèn mờ bản lai 

Sao biết Tây quy lÿ 

Mua thiếp ngồi giường Thiển 
Đạo ta nhờ chỉ nhỉ?2«. 





MẠI PHIẾN LÃO BÀ THỦ GIÀ 


NHẬT # 8 * # ‡ :š H 

Bà già bán quạt dùng tay che nắng mà 
không biết dùng đến cây quạt của mình. 
Thiền tông dùng cụm từ này để chỉ người 
mê, chăng ngộ ông Phật tự tâm, lại chạy 
khắp nơi thưa hỏi, tìm kiếm. Tiết Kính Sơn 
Tông Cáo Thiền sư trong NĐHN q. 19 ghi: 
»Ïñ]: +Ùb ñÐ {RE 5 lữ ñ fJ? HE: 
li #Z 34 # 1 HH. - Hỏi: Lúc tâm Phật 
đêu quên thì thế nào? Sư nói: Bà già bán 
quạt dùng tay che nắng«. 








MẠI SINH KHƯƠNG HÁN # #3 # 
b3 

Gã bán gừng, tức Thiền sư Tự Bảo, pháp 
tự của Ngũ Tổ Giới, đời thứ 9 phái Thanh 
Nguyên. Thiền sư là người rất nghiêm cân, 
khi ở với Ngũ Tổ đã từng làm chức coi 
kho. Nhân khi Ngũ Tổ có bệnh, ngài sa! thị 
giả tới kho lấy gừng để sắc thuốc. Tự Bảo 
liền trách mắng thị giả. Thị giả bạch lại với 


463 


MẠI TỈNH TỈNH #ï # 1# 





Ngũ Tô. Tổ đưa tiền cho thị giả đem tới 
kho để mua, lúc ấy Tự Bảo mới chịu đưa 
gừng cho thị giả. Thiển Uyển Mông Cầu 
Thập Di (Vạn Tục 148, 151 hạ) ghi: »‡é 
# JM li 1ì Bị Á v ñB SƑ DI #® št 78 5 














ï #I #' E2. ME: WEB ŒE 
f. 3 Hị 1H ft ii Hị. — Về sau ở 


Động Sơn thuộc Quân Châu thiếu người, 
quan quận viết thư nhờ TỔ tiến cử một vị 
Trụ trì. Giới nói: ŒGã bán gừng trụ được. 
Tự Bảo liên đi làm Trụ trì Động Sơn«. 


MẠI TỈNH TỈNH # 1# }£ 
Bán đi sự thông minh. Tiết Sùng Giác 
Không Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: 





»Èt ‡X 4 3ã IH -} “7 j ĐH. lš JMN Ứ v 
# | ll. — Lão già Quán Khê ở ngã tư 


đường khoe phong lưu, bán đi sự thông 
mình của mình«. 


MẠI TỬ MIÊU ĐẦU # # 3# 5ñ 


Bán đầu mẻo chết. Đầu mèo khi đã chết thì 
tanh hôi lạ thường, nhưng đây lại cốt để tỷ 
dụ cho sự việc quý báu hướng thượng. 
Thiển Lâm Bảo Huấn q. 4 (Đại 48, 1039 
thượng) ghi: 

lB| 3 4 bã E ## ?i 
TẾ. +. H ^ # #3. ŸH 8B 
2 ⁄I jÿ fñ #t IH #ĩ 
I 2 Il  ⁄‡T 
»Viên Thông bất khai sinh được phố 





















































Đan đan chỉ mại tử miêu đầu 

Bắt tri na cá vô tư toán 

Khiết trước thông thân lãnh hãn lưu«. 
»Viên Thông chẳng bán thuốc cứu người, 
Chuyên bán đâu mèo chết mà thôi. 

Đáu hay cái đó không toan tính, 


Nuốôt nhăm thán thê xuát mô hôi«. 


MAN # 
Uống phí, phí công vô ích. Tiết Phù Dung 
Đạo Giai Thiền sư trong NĐHN q. 14 ghi: 






































»kE 3“: ft ñ "Hi. #4. ñ 
{È ft ÁN  ñH. Ất JR ÁN fñÉ ÍT7. Z# 





lÌ + Bế Z8 NỆ — À TH RỂ. l8 f J##? 
ME Hệ ý fMl HỆ. Jš BÄ để Ùí Hộ. — Sư 
thượng đường: Mượn lời lúc này lại mắc 
kẹt. Dù cho người không lưỡi biết nói, 
người không chán lại hay đi nhưng vẫn 
chưa thể cùng người ấy tương ng. Có biết 
chăng? Rông ngâm luống lắng tai, cọp 
gâm uống trầm ngâm«. 








MÃN GIÁC 3 # (1052-1096) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 8, nối pháp Thiền sư Quảng 
Trí. Sư họ Nguyễn tên Trường, quê ở Lũng 
Chiền làng An Cách, miền Bắc Việt Nam. 
Lúc Lý Nhân Tông lên ngôi, vì có lòng 
mến sư nên ban hiệu là Hoài Tín. Khoảng 
niên hiệu Anh Võ Chiêu Thắng (1076- 
1084), sư dâng biểu xuất gia, theo học với 
Thiền sư Quảng Trí và được truyền tâm ấn. 
Sau, sư xem Đại tạng kinh được trí vô sư, 
là bậc lãnh tụ pháp môn trong một thời 
vậy. Kệ thị tịch: 

#Ê % H #t ï# 

#š #l| 1 ‡E bi 
⁄£ HỆ ññ 
2# ?È MÑ L: 2# 
3 ñH ft ĐŠ {E Ÿ# nh 

J# R[ HẸ 1X — ‡ fã 

»Xuân khứ bách hoa lạc 

Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 

Lão tùng đầu thượng lai 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhất chỉ mai«. 
»Xuân đi trăm hoa rụng 








464 


MANH QUY TRỊ MỘC †ï šä {ï 





Xuân đến trăm hoa cười 

Trước mắt việc đi mãi 

Trên đâu già đến rồi 

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết 

Đêm qua, sân trước, một cành maiï«. 

Nói kệ xong, sư ngồi kiết già thị tịch, thọ 
45 tuôi, được 19 tuôi hạ. Vua ban thụy là 
Mãn Giác. Theo: 7Z⁄én sư Việt Nam của 
HT. Thanh Từ. 


MÃN KHI i3 3 (?-1562) 


Thiền tăng đời Minh, họ Ngưu, người đời 
gọ! là »Bạch Nhân thượng nhân«, người xứ 
An Châu (nay là huyện Cao Dương, tỉnh 
Hà Bắc) Trung Quốc; nối pháp Hòa 
thượng Tây Tông ở núi Phục Ngưu. Sau đó 
ở ấn tại núi này chắng muốn ra ngoài. 
Thiền lữ nghe danh kéo đến thưa hỏi. Mãn 
Khởi không thích tiếp xúc liền bỏ lên núi 
Ngũ Đài, vào Bắc Kinh ở chùa Thiên 
Khánh, đồ chúng hơn 500 vị, trong ngoài 
kinh thành kéo đến cúng dường. Sư giới 
luật tỉnh nghiêm, tu trì khổ hạnh, khéo gầy 
phúc nghiệp, lần lượt in ra 13 bộ »Long 
Tạng« trưng bày ở các ngôi chùa lớn nổi 
tiếng. 


MANG MANG †* + 





















































Còn gọi: Mang nhiên. Mờ mịt, mơ màng 
không ngộ. Lâm Tế ngữ lục ghi: »ïlÍ ŸÏÄ › 
!R fỳ # . H lễ #tữữ. H 2X # 
JH: =2 ý Mh Hồ — Bế. 3Ÿ lE 4+ 
f##. HÄ †E lÈ l % ñ  “Œ‹ - Đạo 











lưu! Phật thật không có hình, đạo thật 
không có thể, pháp thật không có tướng. 
Ba pháp trộn lần hòa hợp một chỗ. Phân 
biệt đã không được, gọi là chúng sinh 
nghiệp thức mờ mịt.« 


MANH GIÀ HẠT BỔNG ñ ‡ š ‡š 
Gông mù gậy đui, dụ cho việc trừng phạt 
cầu thả. Huệ Nam ngữ lục ghi: »Ñ] 3: 

( Bñ ÿ ) Mộ 7F j[. 3l # 7Ä 1T, 1ã 
TÍ šl đì 1U fE? ?ỉ fŒ šH đã. lữ Èf 4 
nƑ Eí MU lữ Eễ 2# th: — Sư nói: (Lâm Tế) 
hét cũng đánh, lễ bái cũng đánh, vậy có 
thân sơ hay là không? Nếu không có thân 
sơ, Lâm TẾ không thể trừng phạt cấu thả 
như thế«. 




































































MANH MANH TƯƠNG DẪN # # 
3đ 7| 

Người mù dẫn đường cho kẻ đui, tỷ dụ tự 
mình chưa ngộ Phật pháp, lại muốn tế độ 
chúng sinh, hậu quả chính mình mới là kẻ 
đáng thương. Chép lại phần Duyên khởi 
Nguyên Bản Tào Khê (Pháp Bảo Đàn 
Kinh) do Vương Khởi Long ghi: »rị f5 ñf 
F W ññ ÄE †E Bƒ ý. Hä BỊ #2 (C á 
MỊ ) z7 SZ HN. HÌ # 2š HE. 4Œ 
tự 8ä. 43 fJ fï &R HỊ ÑH? 4 HỊ f? 
n#? W7Ä#Z4#Z HHIMJl5- 
— Cổ đức hạ lầm một chuyển ngữ bị phạt 
làm chôn hoang, Chiêu Minh phân khoa 
kinh Kim Cang nên thọ khổ địa ngục. Tông 
chỉ của Đàn Kinh không thiếu không dư, 
đâu có gì dự đề đáng rút gọn? Đâu có gì 
thiếu để đáng vẽ vời? Đây cũng là việc làm 
của người mù dẫn đường cho kẻ đui của 
Tông Bảo« (Tông Bảo: vị tăng đời 
Nguyên, từng cải biên Đản Kinh). 






































pm »x 
















































































MANH QUY TRỊ MỘC 3ñ # 1ä + 

Gọi đủ: Manh quy trị phù mộc khống. Rùa 
mù gặp bộng cây. Tiết Phong Huyệt Diên 
Chiều Hòa thượng trong NĐHN q. 11 ghi: 
»Eí ấl {H + MẸ lễ HH. hh 4 “ # 
2} #: s — Rùa mù gặp bộng cây dù là việc 
ít có, song cây khô trổ hoa mới là việc ít có 





























465 


MÃNH HỎA THIẾT SÀNG 3£  #ä 1# 





hơn«. 


MÃNH HỎA THIẾT SÀNG 3# X #k 
7TR 

Giường sắt rực lửa. Hình phạt tàn khốc ở 
chốn địa ngục trong thần thoại Phật giáo. 
Như Tịnh ngữ. lục q. thượng ghi: »i| 3š K 
HhẲŸN. LI A2 [1]: ñ# X6 2k #W ME, 
BH tr Hs — Mở địa ngục hàn băng, 
miệng là cửa họa; dựng giường sắt rực 
lửa, thân là đồ khô«. 











MÃNH LIỆT 3# Z\ 
Ý nói phấn chấn tỉnh thần, siêng năng tu 
tập. Như Tịnh ngữ lục q. thượng ghi: 












































2 Ju H ĐỊ —. †T ‡x tí ññ * Mỹ 
Z8 — ĐỊJ kã lữ ME .  RF Xú Z1 lộ 2E 
24 #Ä HỆ t Y⁄§ HH v ấR 1U Zš lW #K 











»K1m triêu cửu ngoạt sơ nhất 
Đả bản phổ thỉnh tọa thiền 

Đệ nhất thiết ky hạt thùy 

Trực hạ mãnh liệt vi tiên 

Hốt nhiên bộc phá tất đũng 
Khoát như vân tán thu thiên«. 
»Sáng nay mông một tháng chín 
Đánh bảng phổ thỉnh tọa thiên 
Rất ky ngủ gật mơ màng 

Lập tức phần chắn tỉnh thân 
Bống nhiên đập vỡ thùng sơn 
Rộng như trời thu quang đãng«. 


MÃNH LỢI 3# #l 

Nhà Phật gọi người có niềm tin kiên định 
chăng đổi, tu hành siêng năng, tiến nhanh 
là người »mãnh lợi«. 5ích Nham lực q. Ì 























ghi: »Í#ft II 4 8 ñ ft. fE PH 3 nã 4> 
BỊ # „BỊ tr ìM. 4 BÍ MB. ( 
{# #lU'Ọ. T Ø # ml. g 8 
fb Al f1. #R  lh fÈĐ. fh BH ÈJ Bề 
. f# ấn HỊ lò & íb. 3 ñ lä. l§ 

















+ 








ð ?} 4T lRl . Kí fÈ Bí 3. 1W lš RỆ # 
"hi. T ÍlÙ Í§ j# 7 JÑ: 1Ù & fj 5ñ “Í 
J È#.. - Đức Sơn vốn là một giảng sư, 
giảng kinh Kim Cang ở Tây Thục. Do 
trong kinh nói: Bậc đắc Kim Cang Dụ 
Định, vào Hậu đắc trí còn phải ngàn kiếp 
học oai nghỉ Phát, muôn kiếp học tế hạnh 
Phật, rồi sau mới thành Phật. Ma quỷ ở 
phương nam lại nói tức tâm tức Phát, nên 
sư phát phẫn gánh ›sở sao‹ đi hành cước 
thắng đến phương nam để dẹp hết bọn ma 
quỷ này. Xem ông ta phát phẫn thế ấy cũng 
là một người mãnh lợi vậy«. 





d1 











° 


MẠNH BÁT LANG # ^ Ä£ 


Mạnh là sóng đữ; bát lang là thứ tự xếp 
hàng. Mạnh Bát Lang chỉ cho người không 
theo đạo lý mà hành sự. Thiền tông thường 
dùng từ này để hình dung gã đàn ông lễ 
mãng. Chương Nam Tuyền Phố Nguyện 
trong CĐTĐL q. 8 (Đại 51, 257 hạ) ghi: 
»úi J\ RỆ X Â§ Jš 2% 1H. —- Gã lỗ mãng 
lại đi như thế!«. Theo: PQĐTĐ của nhóm 
Từ DI. 





MẠT3£ 


Vượt qua, thấu qua. Tiết Tông thừa Yếu 
nghĩa trong DTNL q. 9 ghi: »l‡ #l # fñ 
% 7*. 35M Ấ ñ H XÃ M. X BH 7Ÿ 




















xi 




















®S %& 
1. M 2N jƑ[fñỦ Í #Jl W. #il 
_E ØH lãi. f4 Z ?È 4H Ír P Ẩl J&. đã 
b 7X 7 4 šÉ 2È HùÌ. — Đã đến cảnh 





giới này, còn nghỉ Thánh kiến (kiến giải về 
Thánh) chưa quên. Thánh kiến chưa quên 
thì chưa phải cứu cánh, còn cần phải nhảy 
một cái, vượt qua cửa ải thiền giảm lên 
chỗ Phật Tổ đi chẳng đến, mới là chỗ cứu 
cánh chẳng nghỉ«. 


66 


MẶC CHIẾU THIỀN šÄ F£ 





MẠT ĐẠI £*#` 

Còn gọi: Mạ pháp. Thời đại mạt pháp. 
Tục Nghệ Ngôn trong NHỌL q. 30 ghi: 
» 1À 1 4 Jš 3t bà Ý. 3 1 2 NỊ 
Hị 5É. M ý ñ RỊ ‡N jÈ‹ — Hoằng 
pháp trong thời đại mạt pháp ma sự ắt 
nhiễu, kẻ tham tiến ắt bị nhục, người quá 
lãng phí ắt gây sai lẫm.« 























MẠT HẬU CÚ % #4 3 

Còn gọi: Mạt hậu nhất cú, Mạt hậu nhất 
ngôn. Một câu nói sau cùng đạt đến chỗ 
triệt để tỉnh ngộ, cũng là câu nói hết sức 
quan trọng, có tác dụng quyết định đến 
toàn bộ công phu tham thiền. Tiết Hoàng 
Long Ki Trung Thiền sư trong NĐHN q. 
20 ghi: »#: fi Ä # ÍJ fï ñu Z l4 
XẾ . — Ta có một câu rót sau, chờ trở về 
muốn ông tuân theo«. 

















MẠT HẬU NHẤT CÚ, THỈ ĐÁO 
LAO QUAN % 44 — 4 34 #) ®# Mã 
Câu nói sau cùng hết sức quan trọng, mới 
đạt đến cửa ải thiền triệt để tỉnh ngộ. Lao 
quan: Đoạn kết những vọng tâm phân biệt, 
chăng chịu bỏ qua. Bích Nham lục q. 1 ghi: 
»zR Í? — +. đã #l| 7F li] › †f Hi Z H 
%® #: ñ ñt‹ — Một câu cuối cùng mới 
đến lao quan, ý tứ chỉ nam, chẳng ở ngôn 
ngữ«. 

Phạm Kỳ ngữ lục q. 2 ghi: »2 {< — ñỊj v 
ủã #l| 7E Bẩ. iU ẾT 3È. 4+ M M 
HH, — Một câu cuối cùng mới đến lao 
quan, quét sạch địa vị, chẳng thông phàm 
thánh«. 

















MẠT THƯỢNG % + 

Ban đầu. Thư đáp Bối Vận Thuộc trong 
Mật Am ngữ lục ghi: »R‡ j +: Ä ZÃ os ki 
Ä Ất Jl 3l R6 Z. H #t 3K. L lề # lế 




















HR 4 HỨị 2š HH. ðỊ 3 ñL 3l. ƒf H 
tí HJo 3% XÃ 2 34. Ù| Jã ứ HỊ. 
l| ị {b £? Xl. JM &: Z5 — 5 X Mi ‹ 
— Từng thấy sĩ đại phu trước ÿ học đạo rất 
nhiễu, chỉ sợ ban đầu gặp phải bậc tông sư 
đạo nhãn chưa sáng, ăn nói lung tung, đem 
ngôn cú cô kim suy nghĩ xăng bậy xuyên 
tạc, cho là cực tắc, mưu câu khen Ông ta 
hiểu thiên, đây là bệnh lớn hạng nhất.« 








>N- 


` 


` 
# 









































MẠT THƯỢNG TRƯỚC CƯỚC 
THỦ XỨ % + #' # # & 

Chỗ âm thầm sắp đặt trước tiên, chỉ cho 
người tham thiền trước hết phải có nền 
tảng tư tưởng, chuẩn bị tỉnh thần và 
phương thức vào đạo. Mật Am ngữ lục ghi: 
























































»T ÁJh — HỆ. 2S Hầä. ft 2 lú đù 
Mm 4. BW fMủl 55 N Tà 1Ð 7E -L 33 T ñJ 
5%. HñữŠằHHằ. ñđÍUK LE#ZBl # 
RE. 2} 2) tí là T® Đ). ẤX Tí Hh 
3⁄. 2 HH. — Người xưa đưa ra một cơ, chỉ 


dạy một cảnh, không có cái nào chẳng tỉnh 
tế sâu kín, thấu suốt thánh phàm, giống kẻ 
trắng sĩ giương cây cung ngàn cân, trăm 
phát trăm trúng Vì người mà âm thẳm sắp 
đặt chỗ nên tảng ban đầu một cách vững 
chắc, dù ngoại vật lung lay cũng chẳng 
động; rốt cuộc có thời tiết thành tựu«. 


MẶC CHIẾU THIỀN # J8 ‡# 

Thiền phong do Thiền sư Hoằng Trí Chính 
Giác của tông Tào Động đời Tống đề 
xướng. 

Mặc chỉ cho lặng lẽ chuyên tâm tọa thiền. 
Chiếu tức là dùng HUỆ để chiếu soi tâm 
tính linh tri bản nguyên thanh tịnh. Chính 
Giác cho rằng: 

— Thật tướng tức là tướng của vô tướng. 
— Chân tâm tức là tâm của vô tâm. 

— Chân đắc tức là đắc của vô đắc. 


467 


MÂN ĐỨC # ƒ# 





— Chân dụng tức là dụng của vô dụng, 
nên chủ trương rằng »Tọa không trần lự« 
(ngồi không lo toan) để lặng lẽ tịnh chiếu, 
ngây ngây ngồi định, không cần mong cầu 
đại ngộ, chỉ đem thái độ vô sở đắc, vô sở 
ngộ để tọa thiên. 

Thiền phong này bị Đại Huệ Tông Cảo, là 
thiền sư tông Lâm Tế cùng thời, đả kích 
kịch liệt, chê thiền pháp của sư là: Mặc 
chiếu tả thiển, Vô sự thiền, Khô mộc tử 
khôi thiền. Bởi vì thiền phong của Tông 
Cảo vốn khác xa với thiền phong của 
Chính Giác, nhân mạnh đến việc nhờ cổ 
tắc công án để khế nhập tâm tính, gặp cơ 
duyên liền triệt ngộ, nên cực lực phê bình 
phương pháp của các đệ tử của Chính Giác 
là tọa thiền lặng lẽ xoay mặt vào vách, bỏ 
mắt việc tham ngộ tu chứng. Đối lại, Thiền 
sư Chính Giác làm 1 bài văn »Mặc Chiếu 
minh« (Toàn thiên gồm 72 câu thơ mỗi câu 
4 chữ) để phản bác lại, đưa ra tác dụng 
hoạt bát của HUỆ mà Mặc chiếu thiền sử 
dụng được, tự nhiên có năng lực soi thấu 
nguồn gốc của tâm tính, là chân thiền 
chính truyền của Phật Tổ, mỉa mai thiền 
pháp của Tông Cảo chỉ là câu nệ vào 
»Khán thoại thiỀn« của công án mà thôi. 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


MÂN ĐỨC š ƒ$ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư từng đến Ngụy 
phủ (nay là Đại Danh Hà Bắc) để tham vấn 
Hòa thượng Đại Giác và nối pháp ngài, 
thuộc tông Lâm Tế. Sư trụ viện Trừng 
Lâm, Lô Châu (nay là huyện Hợp Phì, An 
Huy). Một hôm có vị tăng hỏi: »Thế nào là 
đạo?« Sư đáp: »Lão tăng ở viện Trừng 
Lâm đã lâu«. Tăng hỏi thêm: »Thế nào là 
người trong đạo?« Sư đáp: »Áo rách mặc 
hoài trải mấy năm«. 


MẬT # 


Thiền pháp được truyền riêng một cách 
cân thận nên gọi là »Mật«. Chữ Mật của 
nhà Thiền được thể hiện ở các phương 
diện: Truyền riêng tâm ấn, chăng câu nệ 
văn tự, tự tâm tự ngộ và lựa chọn người 
nối pháp một cách nghiêm ngặt. Nhờ vào 
đặc điểm này mà phân biệt được thiền 
pháp với pháp khác, đồng thời nó cũng 
hiển bày sắc thái thần bí về hành vi tôn 
giáo của Thiền. Huệ Năng truyện trong 
TCTT q. § ghi: »ấ2 # Ð 3š ®% ä3 f, 
H: m# # 2% ñữỦ f# ‡HfJl . 3 6 Bl 
Hà. HỆ Hƒ! 4 †M Số # % í ấh 2í lẾ 
#ấ . 2h # Ÿ 3 ! — Ngũ tổ Hoằng Nhẫn 
bí mật lấy pháp y trao cho Lục tổ Huệ 
Năng và nói: Xưa kia, khi Thây ta sắp thị 
tịch có đưa cho ta, ta há không đưa cho 
ngươi sao? Than ôi! Đời sau, người nào 
nhận y của ta thì mạng sóng rất bắp bênh, 
tiểu tử cân biết đó! «. 





























MẬT AM HÒA THƯỢNG NGỮ 
LỤC # # 4e  # 


Còn gọi: Mát Am Hàm Kiệt Thiên sư ngữ 
lục, Mật Am lục. Ngữ lục, 1 quyền, do Mật 
Am Hàm Kiệt soạn vào đời Tống, các vỊ: 
Tùng Nguyên Sùng Nhạc, Tiếu Am Liễu 
Ngộ biên tập, được xếp vào Tục Tạng kinh 
tập 121 trang 417. Nội dung gồm có ngữ 
lục trong 7 hội như: Càn Minh Thiền Viện, 
Thái Bình Hưng Quốc Thiền Tự, Hoa Tạng 
Thiền Tự, Thiên Đồng Cảnh Đức Thiền 

ự... cho đến Tiểu tham, Phổ thuyết, Tụng 
tán, Kệ tụng, Pháp ngữ, Tháp minh. Đầu 
quyền có lời tựa của Trương Tư. Sách này 
được ấn hành vào niên hiệu Thuần Hy thứ 
15 (1188). 


468 


MẬT PHÓ 3 £‡ 





MẬT ẤN ® ứụ 
Hiệu của Thiền tăng Chân Truyền đời 
Thanh. X. Chân Truyền. 


MẬT ẤN THIỀN SƯ NGỮ LỤC # 
Ép 4š É] 3ã 

Ngữ lục, 12 quyền, do Mật Ấn Chân 
Truyền sống vào cuối đời Minh-đầu đời 
Thanh soạn, nhóm ông Như Vĩ... biên tập. 
Nội dung gồm: Những lời thượng đường, 
Tiểu tham, Khai thị, Pháp ngữ, Cơ duyên, 
Khám biện, Niêm vấn đại tụng, Tụng cô, 
Thị, Tụng, Kệ, Tân của Thiền sư Chân 
Truyền. 


MẬT ẤN TỰ # íp # 

Chùa nằm trên núi Đại Qui,cách Tây thành 
90km thuộc huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ 
Nam, Trung Quốc. Chùa được tướng quốc 
Bùi Hưu xây dựng vào niên hiệu Nguyên 
Hòa thứ 2 (807) đời Đường, cốt để Thiền 
sư Linh Hựu có nơi giáo hóa; là cái nôi của 
tông Quy Ngưỡng, hưng thạnh một thời. 
Trải qua nhiều phen bị hủy hoại và được 
sửa sang, hiện còn các kiến trúc như: Vạn 
Phật điện, Đông tây phối điện, Pháp 
đường, Sơn môn (công). Trên công có 
bảng đề »Thập Phương Mật Án Tự«, hai 
bên khắc hai câu đối, nét chữ già giặn cứng 
cáp như sau: 

»Pháp vũ lai Hoành Nhạc, 

Tông phong khải Ngưỡng Sơn«. 

»Mưa pháp đến Hoành Nhạc 

Gió thiển mở Ngưỡng Sơn«. 

Vạn Phật điện được trùng tu vào năm 
1933, mái chồng cao tận đỉnh núi, cao 
khoảng 27 mét. Tầng mái dưới cùng có 
treo 8 cái phong linh, khi gặp gió thôi vang 
lên những tiếng leng keng, mái ngói pha lê 
sắc vàng sáng rực dưới ánh mặt trời; 38 


cây cột bằng đá mài chống đỡ điện vũ, chu 
vi mỗi cây 2 người ôm không giáp. Mặt 
trong của 4 bức tường, từ chân tường lên 
đến đầu vách đều được khảm bằng những 
viên gạch đúc, mỗi viên vuông vức, mỗi 
cạnh 30cm, trên có In hình một tượng Phật 
dáng vẻ sinh động, được trang trí bằng nhũ 
vàng, tất cả gồm 12.218 vị khiến cho toàn 
thể đại điện có màu sắc rực rỡ, không khí 
đầy vẻ trang nghiêm thần bí, nên mới có 
tên gọi là Vạn Phật điện. Phía sau điện này 
là Pháp đường, hai bên có hành lang dài ăn 
thông với hai mái Đông tây phối điện. 


MẬT HẠNH lệ rhè THIỂN SƯ 
NGỮ LỤC # ƒ† #: #š Ég ‡# #‡ 

Gọi đủ: Hành Si, Khai Phong Mật Hạnh 
Nhẫn Thiên sư ngữ lục. Ngữ lục, 3 quyên, 
do Mật Hạnh Tịch Nhẫn soạn vào đời 
Minh, nhóm ông: Minh Quảng... biên tập. 
— Quyền 1: Những lời thượng đường. 

— Quyền 2: Cơ duyên, Pháp ngữ, Chức sự 
bảng, An thiền bảng. 

— Quyền 3: Tụng cổ, Thi kệ, Tán. 

Sách này được ấn hành vào khoảng niên 
hiệu Khang Hy (1662-1722) đời Thanh. 


MẬT NGỮ # ‡# 

Lời nói khế cơ của nhà thiền, lời nói đặc 
biệt khải thị người học lãnh ngộ thiền 
pháp. 


MẬT NHAM # # 
Hiệu của Thiền tăng Đạt Cương đời 
Thanh. X. Đạt Cương. 


MẬT PHÓ # ?‡ 

Trao truyền thiền pháp một cách riêng 
khác và cân thận. Uyển Lăng lục ghỉ: »-]ˆ 
2ñ Pù tHỊH. #§ 3k ñRĐ — bò È⁄. PĐí 














469 


MẬT TẠI NHỮ BIỂN # # ⁄ ›Š 









































Ù} ƒù # [] E4 RE ïãm À4 3l #š.. JW, — sò 
"". 1... #⁄ ñã ññ 
{ỳ .. HH im Xã fiMỦ 3E 2c 1 0 Em H 
TẾ fl 1h. JR 4S} JỆ — lš TL: 
hh f8 fÙ. 1E ZÄ ME l6 šN jJ. — Mười 




















phương chư Phật ra đời, chỉ cùng nói pháp 
nhất tâm, thế nên Phật mật phó cho Ma ha 
Đại Ca-diếp. Pháp thể nhất tâm này tột hư 
không, khắp pháp giới được gọi tên là Chư 
Phật. Nghị luận về pháp này đâu thể trên 
lời nói mà ngươi hiểu được w? Cũng chẳng 
phải ở trên một cơ một cảnh mà thấy được, 
ý này chỉ là thâm khế hợp mà thôi«. 


MẬT TẠI NHỮ BIÊN # # + ‡# 

Bí mật ở bên ông. Nghĩa là pháp của Phật 
Tổ truyền dạy chẳng có gì bí mật, nó ở bên 
cạnh chúng ta mà thôi. Tắc 23, Vô Môn 


# đ# fN i8 ( 

Ngữ lục, 13 quyền, do Mật Vân Viên Ngộ 
soạn vào đời Minh, Sơn Ông Đạo Mân 
biên tập. Nội dung gồm: Những lời thượng 
đường, Khai thị, Tiểu tham, Cơ duyên vấn 
đáp, Cơ duyên khám biện, Pháp ngữ, Thư 
vấn, Cử cổ, Niêm cổ, Đại cổ, Tụng cô, 
Tán, Kệ, Tháp minh, Hành trạng, Niên phổ 
của Thiền sư Viên Ngộ. Sách này được 
khắc bản vào đời Minh. 


MẬT Ý # # 

Còn gọi: Mật mật ý. Chỉ Thiền pháp truyền 
riêng tâm ấn, chăng câu nỆ văn tự, tự tâm 
tự ngộ. Tiết Triệu Châu Tùng Thẩm Thiền 
sư trong NĐHN dq. 4 ghi: »JÉ Ïl]: #1 fj 
kb Âm Bi HẠ CÁ TP lãä Z7. J6 EH: 
XI li %M 4ï lš fñ f:. ñữ El: ẩM & Íf 









































ch (Đại 48, 296 thượng) ghi: »‡⁄# 2ï 
R8 H li H. #1 # 34 i : — Nếu 
ông soi lại mặt mũi của chính mình thì bí 
mật ở bên ông«. 














MẬT TẠNG KHAI THIỀN SƯ DI 
CẢO # # BỊ 2F ÉT tã đã 

Sách, 2 quyền, do Mật Tạng Đạo Khai 
soạn vào đời Minh. Quyền thượng bao 
gồm những bản thảo của sư dâng lên Từ 
Thánh Hoàng Thái Hậu đề quyên góp tiền 
khắc Đại Tạng Văn, khắc Đại Tạng Nguyện 
Văn tổng cộng là 50 thiên. Quyền hạ gồm 
những bản thảo dâng lên Hòa thượng Bản 
sư và cư sĩ Từ Hải Thân, tổng cộng là 64 
thiên. 

MẬT VÂN # £ 

Hiệu của Thiền tăng Viên Ngộ đời Minh. 
X. Viên Ngộ. 


MẬT VÂN THIỀN SƯ NGỮ LỤC # 





xz 
fñ lề lñ #. -— Ni hỏi: Cái gì là ý mật 
Si2H2 Sư lấy tay cào vào mình cô nỉ một 
cái. Nị nói: Hòa thượng còn có cái đó. Sư 
nói: Trái lại ngươi mới còn cải đó«. 











MẬU CỔ LÂM 3, # 3# 

Thiền tăng Thanh Mậu đời Nguyên tự Cổ 
Lâm, người đời gọi là Mậu Cổ Lâm. X. 
Thanh Mậu. 


MÊ BA THẢO NGUYÊN + # ‡† # 

Quên mắt cội nguồn tự tâm, ý đồ tìm kiếm 
cội nguồn bên ngoài. Đây là phương pháp 
tham thiền sai lầm. Tiết Linh Ân Thanh 
Tủng Thiền sư trong NĐHN q. 10 ghi: » H. 
lị 2 EŒÍ F 7K. Đ1Ầ§ lò, Í§ #Ã 
*ự ØJ nỊ {E lử HH. Zï Ñt 4Ù mỊ sk ffữ 
JMù Z-v tí À HẠ {E 3X Wñ #. 2š Äl 
Iš †E . — Chẳng hạn như hôm nay lập tức 
thừa đương, đón ngộ bản tâm, rõ ràng 
không một vật đề thấy nghe. Nếu kẻ nào lìa 
tâm mà riêng câu giải thoát, cô nhân gọi là 









































470 


MIẾT ĐỊA !# 1h 





mề ba thảo nguyên, rốt cuộc khó tỏ ngộ.« 


MÊ ĐẦU NHẬN ẢNH *š õñ 3# #/ 
Quên đầu nhận bóng. Kẻ ngu sỉ quên mất 
chân tính chính mình, lại cho giả tướng là 
thật. Tiết Đại Ngu Thủ Chi Thiền sư trong 
NĐNN dq. 12 ghi: j". HỊ v #ñJ 
}H HH Bế , 1B 1H 3 ø ĐH nà DƯ e — Nếu 
nhằm trong lời chọn phép tắc, trong câu rõ 
thiên cơ, cũng giống như quên đâu nhận 
bóng.« 


MÊ LÊ MA LA ‡š #' # # 

Còn gọi: Mê lý ma la, Di lê ma la, Mê lưu 
một loạn. Nghĩa là con mắt mù mờ. Tắc 
51, Bích Nham lục (Đại 48, 186 thượng) 
ghi: »4ï Z4 HR ốc Ÿ#ll jế l# 
lỗ] fữ lñỊ. lÉ  fE 2v 7K + ẤM ñ8 {4L 
f# Hj"| ÀÑ # #8. - Nếu bổng nhiên con 
mắt bị mù mờ, gặp người hỏi liền hỏi, gặp 
người đáp liễển đáp, đâu biết rằng lỗ mũi 
ông ta đã nằm trong tay người khác rôi«. 












































MÊ PHÙNG ĐẠT MA 

Mơ màng thấy Bồ Đề Đ[ lt-ma, dụ cho 
lãnh ngộ thiền chỉ. Tiết Đại Hồng Báo Ân 
Thiền sư trong NĐHN dq. 14 ghi: » E 3 : 
J BỊ ññ Ế?. ñÈ X6 ÑMl†?? Hí Blã Ị — 
fJ F. T HR HH BẦ.. ?m [ #í Í#ố fñ Rẻ 
3 3š l HE! ñế Á 2 ñH XZ J# 1H HH Jš 
? — Thượng đường: Thông qua lời nói mà 
lãnh hội như thế ai là trì âm? Giả sử ngay 
dưới một câu ngàn mắt chợt mở, thật ra có 
mấy ai lãnh ngộ được thiển chỉ? Các ông 
muốn biết Tổ sự Đ/_ ]-ma không?« 





















































MỄ HÒA THƯỢNG *% # ¡1 

Thiền tăng đời Đường, còn gọi là »Thất 
Sư; nỗi pháp Thiền sư Linh Hựu, thuộc 
tông Quy Ngưỡng. Sư trở về chùa Thọ 


Nghiệp ở phủ Kinh Triệu (nay là Tây An). 
Có một vị lão túc hỏi: Đoạn dây thừng 
trong đêm trăng, người đời gọi là con rắn; 
chưa biết Thất sư thấy Phật gọi là gì? Sư 
đáp: Nếu có Phật kiến tức đồng với chúng 
sinh. 

Sư giỏi biện tài, nổi tiếng vào thời ấy. 


MỊNGỮ # # 


Nói mớ, nói càn. Lâm Tế ngữ lục ghi: »ïŠ 





li 2 3š TK ñH ÍE TÌ lš . — Lão già này 

nói mớ làm gi?«. 

MIỂN MIỂN HIỂN HIỂN 
tíHữ ] 8 8 





Mê mân, lờ mờ. Tiết Thê Hiền Trí Thiên 


























Thiền sư trong NĐHN q. l6 ghi: 
»E3&: E H J# ?J. Í§ lí 1H HN Bế 
PB UV KÍHIH Hữ HữŠ? — 





Thiền sư Trí Thiên ở chùa Thê Hiển 
thượng đường, nói: Là vật gì mà ngu ngơ 
lờ mờ như thế?«. 


MIẾT ĐỊA '#£ 3b 

Còn gọi: Nhất miết, miết nhiên. 1. Cấp tốc, 
qua nhanh. Miết có nghĩa là chớp nhoáng, 
chớp mắt; địa là trợ từ. Đại Huệ Phổ Giác 
Thiên sư ngữ lục q. 25 (Đại 47, 920 trung) 
ghỉ: »hi Ñ 24 4. # MiE#4. HS 
lft Hh. Jt 3E H W§ # : — Công án của 
người xưa, chỗ cũ mờ mịt, thời gian lại 
qua nhanh, đây không phải tự làm mình mê 
mmuội«. 














2. Lãnh ngộ, triệt ngộ. Tiết Tuyết Phong 
Khâm Sơn Chủ trong NĐHN q. 15 ghi: 
»E3#: HEEH—. 4đ4H—x TH 
m. W2 l Hù. 4 l H‹, B 3R TƑ 
#E 4 H Ø.. 'Mhl! — Sự thượng đường 
nói: Hôm qua là một, hôm nay là hai, khỏi 
cân suy nghĩ mà phải mau mau lãnh ngộ. 



































47 


MIẾT TY lế 5. 





Nếu chẳng lãnh ngộ thì luống cả một đời 
không thể năm bất. Một tiếng quát«. 


MIẾT TY # # 

Con rắn lớn, dụ chỉ cơ phong bức bách 
người học của thiền sư hoặc dụ cho cơ ngữ 
nghiệt ngã, nghiêm khắc. Tiết Thiện Bản 
Thiền sư trong NĐHN q. 16 ghi: » E 3# 
E4#®W# X. F4“ NMH. l * H 
„ #ý jš |H| MỆ. jJệ 4# HỊ Ý BỊ + 
th. H íl Bí thị # ## #. #M‡t Bt F 
JŠ . — Sư thượng đường nói: Trên chẳng 
thấy trời, dưới chẳng thấy đất, đây ắp hư 
không không có chỗ trốn tránh. Nếu nói 
công khai cho ngươi thì không trúng. Hay 
là ngươi đến Nam Sơn xem con rắn lớn ẩi! 
Sư ném cây gậy rồi bước xuống tòa.« 



































“ 


























MIỆT KHIẾT 1š # 
Lải nhải rằng mình thấp kém. Tiết Tịnh 
Đức Trí Quân Thiền sư trong NĐHN q. 10 





























MIỆT MIỆT TIẾT TIẾT 4 2#, ‡# # 

Lái nhải tự ti (cho rằng mình thấp kém). 
Tiết La Hán Quế Sâm Hòa thượng trong 
CĐTĐL ° 28 ghi: »ï⁄ H {[F J# j F 
H., miễ 





`» 


SN 











RẺ 















































đi. lH f k8 #¿ 
M8 fŒí — 24 lá fÑ ìW J#.. HH ƒS ì# 3 f 
ì #. BE # ứM & jã {F JŠ ầU # Hù šR 
Mlt %. ø N ® # X5 f. fñš ƒ f# 
TA CT0 NIAA TAPÊ DA 
†dH. #4 1H lÌ 5 : - Ngươi nhằm chỗ 


nào mở miệng? Thử nói xem. Có pháp nào 
thích hợp với ngươi, hay ít thích hợp với 
ngươi? Có thể giống hay có thể khác với 
ngươi không? Đã như thể, vì sao lại quá 
khó khăn? Bởi vì ngươi chẳng có chí 
trượng phu, lải nhải rằng mình thấp kém, 
không có lấy một chút oai phong, nơm nớp 
che đậy ỷ căn, sợ người hỏi đến«. 


MIÊU MẠO 3# ‡# (506) 
Miêu tả, thể hiện. Tiết Đề hình Quách 



















































































3i b5 mm. 1. Xin $ Tường Chính cư sĩ trong NĐHN q. 19 ghi: 
Mỹ ` HH 2E HỆ Hế S øi na lu U an 
šc¿ WEB7S Ð Ho VN RE nan. 
MÔ LẾERODMZE. SH N ..ốẽ 
kệ ke nữ 8 I J? — Một mản 
: l#t Bọn " n sành : - : = ”ỹ : Ä ® hương này đói trong lò cúng dường Thiền 
lề Ra —Tï Xư tọa chớ có lải nhải rằng Niể súc 2 1á: 0c 78/42/1210: 1e vá 





mình thấp kém như thế. Người xưa nói: 
Con mắt sa-môn định đoạt thế giới, bao 
trùm càn khôn, khít khao chẳng lọt máy 
tóc. Thế nên chư Phật tán thán, tán thán 
chẳng bằng tỷ dụ, tỷ dụ chẳng bằng nói. 
Thượng tọa odi quang sáng Hgời, Xưa nay 
còn mãi; may mắn có được gia phong như 
thế, sao chẳng tiếp tục kế thừa? Vì sao tự 
sinh lòng hèn nhát, uống chịu vất vả, mà 
không sớm tỉnh?«. 


cho trên tòa rộng lớn từ khuôn mặt phóng 
ra hình tướng tiên sự đề thê hiện cho người 
Xem.« 


MINH AN ĐẠI SƯ 5 % +% fặ 
Thụy hiệu của Thiền tăng Cảnh Diên đời 
Tống. X. Cảnh Diên. 


MINH BẢN #% % (1263-1323) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Tôn, tự Huyễn 
Trụ, hiệu Trung Phong, người xứ Tiền 
Đường (nay là Hàng Châu) Trung Quốc. 


472 


MINH ĐẦU #j Ø 





Năm I5 tuổi xuất gia, 24 tuổi tham học nơi 
Thiền sư Cao Phong Nguyên Diệu. Một 
hôm, sư đọc kinh Kim Cang có tỉnh. 
Nguyên Diệu trao cho sư câu thoại đầu, 
khổ tham trong 10 năm mới được siêu 
thoát và nối pháp Ngài, thuộc tông Lâm 
Tế. Sư đi khắp nơi, không có chỗ ở nhất 
định, hoặc ở trong thuyền, hoặc trụ am 
thất, tự xưng là »Huyễn Trụ Lão nhân«. Hễ 
có dựng am nào cũng đề tên »Huyễn Trụ«. 
Sư giỏi làm thơ, từng xướng họa với nhóm 
ông Triệu Mạnh Phủ. Thụy hiệu: Trí Giác 
Thiền sư, Phổ Ứng Quốc Sư. Tác phẩm: 
Huyễn Trụ Am Thanh Quy, Trung Phong 
quảng lục. 


MINH CHÂN THIÊN SƯ 9% Ä 3# f 
Hiệu của Thiền tăng Hoằng Đạo đời Ngũ 
Đại. X. Hoằng Đạo. 


MINH CHÂU A-DỤC VƯƠNG 
SƠN CHÍ 3 | EJ Ä # và & 

Chí, 10 quyền, do Quách Tử Chương soạn 
vào đời Minh. Vào khoảng niên hiệu Vạn 
Lịch (1573-1619) đời Minh, Quách Tử 
Chương dựa theo thể lệ của »Phổ-đà Sơn 
Chí« để biên tập »Minh Châu A-dục 
Vương Sơn Chí, xếp thứ tự theo loại, gồm 
tất cả 10 loại, mỗi loại 1 quyền như sau: 

. Địa dư dung kết. 

. Xá-lợi duyên khởi. 

. Tháp miếu quy chế. 

. Vương thần sùng sự. 

. Thần minh hiệu linh. 

Thoại ứng nan tư. 

. Phúc điền thường trụ. 

. Cao tăng truyền pháp. 

9. Đề xướng tông thừa. 

10. Ngọc cơ xã vịnh. 

Khoảng niên hiệu Càn Long (1736-1795), 


vị Trụ trì chùa A-dục Vương là Uyến 
Thuyên sưu tập thêm phần nghệ văn rồi 
biên thành Tục chí, gồm có 6 quyền. Vào 
niên hiệu Càn Long thứ 22 (1757), ông 
đem phối hợp 2 bản: Chính và Tục đề khắc 
bản, gồm 16 quyền, được xếp vào Trung 
Quốc Phật Tự Sử Chí Vựng San tập I. 


MINH CHÂU NHẠC LÂM TỰ CHÍ 
112 3k # & 

Chí, 6 quyền, do Đới Minh Tông soạn vào 
đời Thanh, được xếp vào Trung Quốc Phật 
Tự Sử Chí Vựng San tập l. 

Chùa Nhạc Lâm ở Phụng Hóa tỉnh Chiết 
Giang được khai sáng vào khoảng niên 
hiệu Đại Trung (847-859) đời Đường. Khi 
ấy có vị tăng quải một bao bố đi đến chùa 
này, tự xưng là Trường Định Tử, người 
thời ấy gọi sư là »Bố Đại Hòa thượng«, 
hoặc »Hoan Hỷ Hòa thượng«. VỀ sau, sư 
ngồi dưới mái phía đông chùa này thị tịch, 
chư tăng cho là thần dị và bảo sư là Di-lặc. 
Từ đó trở đi, chùa Nhạc Lâm nhờ đạo 
tràng Di-lặc mà nổi tiếng ở đời, là 1 trong 
3 thánh địa Phật giáo ở Minh Châu. 
Khoảng niên hiệu Khang Hy (1662-1722) 
đời Thanh, Hòa thượng Khải Công xây cất 
lại chùa này. Đới Minh Tông nhận thấy 
trước đây chùa không có quyên CHÍ nào 
nên ông thu thập tư liệu, biên tập thành 
sách này. Nội dung gồm có 10 loại: Tự đồ, 
Phạm vũ, Danh thắng, Cổ tích, Pháp sản, 
Pháp hệ, Nghệ văn, Thị phú, Danh thích, 
Tháp minh, do thu thập các văn hiến về 
chùa Nhạc Lâm kể từ niên hiệu Khang Hy 
đời Thanh trở về trước thành 1 bộ sưu tập 
hoàn mỹ. 


MINH ĐẦU #] 5ã 
1. Người sáng suốt. Tiết Long Tế Thiệu Tu 


473 


MINH ĐỨC Sj ƒ# (1200-1372) 





Thiền sư trong NĐHN q. 8 ghi: »Í#‡ [8]: 

Jủ ft fE Na. #5 EE R1, 0H TH E 
Jb? HH EH: #ZA KE#. HÄñïFHM 
ĐĨ . — Tăng hỏi: Thấy sắc liền thấy tâm. 
Cây cột là sắc, cái gì là tâm? Sư đáp: May 
mà ngươi chưa hội nhưng chớ có lừa 
người sáng suôt«. 

2. Chỗ sáng sủa. Tiết Trấn Châu Phổ Hóa 
Hòa thượng trong NĐHN dq. 4 ghi: »Ïïl £ 
— ñlỦ 3. x: MðØZE, H Đ†iI. 
Hữ SR 2E. Hš ZjJ.. JH 27 J\ l % , 
BÀ †[. Jữ Zš Z. XE 33 †[ . — Sư 
lắc một cái linh, nói: Sáng đến thì đánh 
chỗ sáng, tối đến thì đánh chỗ tối, tám mặt 
đến thì xoay vẫn đánh, hư không đến thì cả 
mình đánh«. 



























































MINH ĐỨC #J š (1290-1372) 

Thiền tăng đời Nguyên, tên tục là Chu 
Quốc Xương, hiệu Cô Phong. Năm 15 tuổi 
xuất gia, ban đầu yết kiến ngài Trúc Tây 
Thản Công ở chùa Thiên Đồng. Lại tham 
ngài Hối Cơ Hy Công ở chùa Tịnh Từ 
Hàng Châu. Sau tham Song Lâm Minh 
Cực Tuấn Công, được bổ làm Tri tạng, Ít 
lâu sau giữ chức Thủ tọa. Sư trụ chùa 
Đông Thiền ở Tùng Giang (nay thuộc 
Thượng Hải), chùa Bảo Ninh ở núi Tập 
Khánh, chùa Tịnh Từ ở Hàng Châu. Về 
già, sư trở về am Trúc Lâm ở Hồ Châu 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang). Tác phẩm: 
Từ Hội ngữ lục. 


MINH GIÁC % #, 

Thiền tăng đời Thanh, tên Tính Thông, vua 
Thanh Thế Tổ ban cho hiệu »Minh Giác«. 
X. Tính Thông. 


MINH GIÁC ĐẠI SƯ # #. x f#£ 
Thụy hiệu của Thiền tăng Trọng Hiển đời 


Tống. X. Trọng Hiển. 


MINH GIÁC THIÊN SƯ NGỮ LỤC 
BỊ Sổ ZƑ ÉP sứ 4 

Còn gọi: Tuyết Đậu Minh Giác Thiên sư 
ngữ lục. Ngữ lục, 6 quyên, do Tuyết Đậu 
Trọng Hiển soạn vào đời Tống, nhóm ô ông 
Duy Cái Trúc ... biên tập, được xếp vào 
Đại Chính Tạng tập 47, trang 669. 

— Quyền 1: Gồm các lời thượng đường ở 
Thúy Phong Thiền Tự Động Đình Tô 
Châu, ở Tư Thánh Thiền Tự núi Tuyết Đậu 
Minh Châu và tiểu tham. 

— Quyền 2: Cử cổ, Khám biện, Ca tụng. 
— Quyền 3: 100 tắc niêm cô. 

— Quyền 4: Là »Bộc Tuyển tập«, thu thập 
các bải thượng đường thị chúng, chân tán. 
— Quyên 5, 6: Là »Tổ Anh tập«, gom góp 
các thơ văn của Tuyết Đậu Trọng Hiển. 


MINH HÀNH '#j 4? (1596-1659) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Lâm Tế đời thứ 35. Sư pháp hiệu là Tại 
Tại, người phủ Kiến Xương, tỉnh Giang 
Tây, Trung Quốc. Sư theo thầy là Thiền sư 
Chuyết Chuyết sang Việt Nam, đến kinh 
thành Thăng Long năm 1633, là một cánh 
tay trợ giúp thầy giáo hóa. Năm 1644, khi 
Thiền sư Chuyết Chuyết tịch, sư thay thế 
trụ trì chùa Ninh Phúc. Đến năm 1659, sư 
tịch, thọ 64 tuổi. Môn đồ xây tháp thờ tại 
chùa Ninh Phúc, tháp hiệu Tôn Đức. Sư có 
hai vị đệ tử là Chân Trù và Diệu Tuệ. Chân 
Trủ trụ trì chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, còn 
Diệu Tuệ trụ trì chùa Phật Tích. Sư có đề 
bài kệ truyền by ce mg Sau: 

HH RE ñI PE # V 
® i B IE ^ v B _ : 
»Minh chân như tính hải. 
Kim tường phổ chiếu thông 




















474 


MINH KHẾ #. #2 





Chí đạo thành chính quả 
Giác ngộ chứng chân không«. 
Theo: LSPGĐT của Nguyễn Hiền Đức. 


MINH HIỂN 9] #ñ (2-1415) 

Thiền tăng đời Minh, họ Trần, tự Tuyết 
Tâm, người xứ Túy Lý (nay là huyện Gia 
Hưng tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Xuất 
gia từ thuở bé, 16 tuổi được độ làm tăng. Ít 
lâu sau, sư đến chùa luật Thiệu Khánh thụ 
giới cụ túc, nối pháp Hòa thượng Hy Di ở 
chùa Vạn Thọ tại Tô Châu. Sư ra hoằng 
pháp trụ chùa Thiên Ninh. Về già, trở về 
am Phúc TẾ, Trường Châu (nay là Tô 
Châu) ở ấn. Mỗi ngày sư lấy thiền tụng tự 
vui, hàng trí thức và dân đã quy y rất đông. 


MINH HOÀI 8] !# (1586-1630) 

Thiền tăng đời Minh, tự Tu Trạm, hiệu 
Mạch Lãng, Hắc Lãng. Năm 1601, xuất gia 
làm tăng, năm kế theo ngài Vân Thê Liên 
Trì thụ giới cụ túc, nỗi pháp Thiền sư Viên 
Trừng, thuộc tông Lâm Tế. Viên Trừng 
tuổi già, mỗi khi mở pháp hội đều bảo sư 
làm Đệ nhất tọa, xem sư là người trợ thủ 
đắc lực cho mình. Năm 1619, sư trụ chùa 
Phổ Tế, Đồng Sơn, Minh Nhân. Năm 
1624, sư xây cất lại Mai Dã Cổ Di-đà tự. 
Sư tư chất thông sáng, tâm bình khí hòa, 
cơ dụng nghiêm mật, lời lẽ chính đáng, 
việc quản lý thuần hậu khiến đại chúng vui 
vẻ, thoải mái. Năm 1630, sư khai pháp ở 
chùa Thiên Y, rồi thị tịch trong lúc nói 
cười. Tác phâm: Nghệ Ngôn, Ngữ lục. 


MINH HUỆ 9# ‡ (1664-1735) 

Thiền tăng đời Thanh, người xứ Gia Hưng 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 
Sư giỏi thơ văn, khéo về thư pháp, nối 
pháp Thiền sư Hình Sơn Siêu Bảo, thuộc 


tông Lâm Tế. Sư cất am ân ở Tú Thủy. 
Năm 1723, vâng lệnh Vua về triều, được 
ban y hồng, và hiệu »Ngộ Tu Thiền sư. 
Vua ra lệnh cất chùa rồi đích thân đề 3 chữ 
»Giác Hải Tự« xong bảo Minh Huệ ở đấy. 
Ít lâu sau lại vâng lệnh về chùa Thánh 
Nhân ở Hàng Châu, hoằng dương Phật 
pháp, giáo hóa quần mê, một thời thật 
hưng thịnh. Tại kinh sư lúc đó, sư từng 
thuyết pháp cho Vương Công đại thần 
nghe, trong Ngự Tuyển ngữ lục có ghi chép 
điều này. 


MINH HỮU % 

Thiền tăng đời Minh, họ Dương, tự Cụ 
Túc, người xứ Cối Kê (nay là huyện Thiệu 
Hưng, tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 
Tráng niên mới xuất gia làm tăng, theo học 
với Thiền sư Vân Môn Viên Trừng. Một 
hôm sư đang kinh hành, ngắng đầu lên 
thấy núi, hoát nhiên đại ngộ, được Viên 
Trừng ấn khả và nối pháp ngài, thuộc tông 
Tảo Động. Năm 1624, sư trụ trì am Hương 
Tuyết ở Thượng Ngô (nay thuộc Chiết 
Giang). Môn phong cao vút, dè dặt trong 
việc ấn chứng cho người. Trong ngày sư 
thị tịch, vẫn không có người nối pháp, sư 
đem như ý và pháp y trao cho Thiền sư 
Phật Nhật Phương. 


MINH KHẾ % %# 

Âm thầm khế hợp. Tiết Bảo Răng Hòa 
thượng trong TĐT q. 11 ghi: » HỆ 2š: 
38 f PK? lữ #X lũ 1L Bí %®ý lệ DJ Ý †Y 
cà PT rr ra M4. N 
® lÉ 4. 4 Eí 5í jl. — Tuyết Phong 
nói: Có chăng?” Sư tính lại gắn, Tuyết 
Phong lấy gậy chặn lại. Sư bỗng tỏ được 
huyễn yếu, trong lòng thanh thản, hỄ có cơ 
duyên nào, thảy đêu âm thâm khế hợp«. 



























































475 


MINH KHIÊM HOẰNG ÂN SJ 3# 1 E{ (1850-1914) 





MINH KHIÊM HOẰNG ÂN #% ‡# 
72 J8. (1850-1914) 


Thiền tăng đời Nguyễn thuộc tông Lâm Tế 
đời thứ 38, nối pháp Hòa thượng Tiên Giác 
Hải Tịnh. Sư pháp danh Hoằng Ân, húy là 
Minh Khiêm, hiệu Diệu Nghĩa, sinh ngày 
15 tháng 7 năm Canh Tuất (1850). Sư quy 
y thụ giới với Hòa thượng Hải Tịnh từ nhỏ, 
ở chùa Giác Lâm, tinh tấn tham học kinh 
sách, học rộng hiểu nhiều. Sư trụ trì chùa 
Giác Viên khi mới 20 tuổi. Năm 22 tuổi, 
sư làm vị Dẫn thỉnh trong Đại giới đàn 
chùa Tây An ở núi Sam, Châu Đốc (tỉnh 
An Giang). Năm 26 tuổi, sư làm Giáo thọ 
trong Giới đàn mở tại chùa Từ Ân (Gia 
Định). Năm Canh Thìn (1880), sư đứng ra 
khắc in lại tập truyện thơ »Hứa sử truyện 
vãn« do Thiền sư Toàn Nhựt Quang Đài 
san định lại, bản gỗ khắc in tập truyện này 
còn lưu giữ tại chùa Giác Viên. Năm Quý 
Ty (1893), sư trụ trì cả 2 chùa Giác Lâm và 
Giác Viên. Năm Quý Ty (1893), sư trụ trì 
cả hai chùa Giác Lâm và Giác Viên, nhưng 
chùa Giác Lâm là Tổ đình của môn phái 
nên sư về trụ ở đấy, giao chùa Giác Viên 
lại cho đệ tử là Như Nhu-Chân Không với 
sự phụ giúp của Thiền sư Như Phòng 
Hoằng Nghĩa. Sư có chú giải bộ Tỳ nỉ 
Nhật Dụng Yếu Lược bằng chử nôm và 
được khắc bản in phổ biến vào năm Giáp 
Ngọ(1894). Việc khắc bản gồ và in bộ sách 
nảy được thực hiện ngay tại chùa Giác 
Viên, thợ khắc và thợ in được nuôi ăn 
trong chùa. Năm Kỷ Hợi (1899), sư trùng 
tu chùa Giác Viên hơn 3 năm mới xong. 
Năm Ất Ty (1905), sư nhận thấy 2 vị đệ tử 
của mình là Như Phòng và Như Lợi đủ khả 
năng hành đạo và gánh vác việc trụ trì hai 
chùa Giác Lâm và Giác Viên nên sư quyết 


định vân du hoằng hóa trong vài năm. Các 
nơi sư đến giáo hóa là: Mỹ Tho, Vĩnh 
Long, Sa Đéc, Long Xuyên và chùa Tây 
An ở núi Sam, Châu Đốc. Năm Canh Tuất 
1910, sư trở về thăm chùa Giác Lâm và 
Giác Viên rồi tiếp tục vân du. Năm Quý 
Sửu (1913), sư từ Châu Đốc về Mỹ Tho 
thăm chùa Bảo Lâm, rồi trụ tại am Viên 
Giác sắp xếp nhập thất tu thiền lâu dài 
trước khi thị tịch. Giờ Thìn ngày 29 tháng 
1 năm Giáp Dần (1914), sư cho gọi các đệ 
tử đến đủ mặt rồi chằm chậm đọc 2 câu: 
»Phật pháp miên trường 

Chúng sinh dị độ«. 

Xong, từ từ nhắm mắt an nhiên thị tịch, thọ 
65 tuổi. Trên bia tháp của sư có bài kệ: 
»Bản trọng năng phủ chưởng 

Thạch nữ giải phanh trà 

Thiện Tài tham biến xứ 

Hắc đậu vị sinh nha 

Vân tán thiên biên nguyệt 

Xuân lai thọ thượng hoa«. 

»Gốc nặng tay thường vỗ 

Gái đá biết nấu trà 

Thiện Tài tham khắp xứ 

Đậu đen mâm chưa ra 

Mây tan trăng vàng vặc 

Xuân đến cây nở hoa«. 

Theo: LSPGĐT của Nguyễn Hiền Đức. 


MINH KHÔNG # # (1076-1141) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi đời thứ 13. Sư tên Nguyễn Chí 
Thành, quê ở tại làng Đàm Xá, Đại Hoàng 
(tức xã Đàm Xá, huyện Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình ngày nay), miền Bắc Việt Nam. 
Sư thường cùng với Giác Hải, Đạo Hạnh 
làm bạn thân. Năm 29 tuổi, sư cùng hai vị 
ấy sang Thiên Trúc học đạo với Thầy Sa 
Môn, được phép Lục Trí Thần. Trở về quê, 


476 


MINH LƯƠNG H R (?-?) 





sư tạo ngôi chùa Diên Phúc, ở đó chuyên 
trì chú Đại BI. Bấy ĐIỜ, SƯ muốn tạo Đại 
Nam Tứ Khí (Bốn món: Tượng Phật, hồng 
chung, cái đỉnh, cái vạc của nước Đại 
Nam) không nệ nhà nghèo sức mọn. Một 
hôm, sư suy nghĩ: ›Nước Tống ắt có nhiều 
đồng tốt, có thể dùng đúc được‹. Nghĩ 
xong, sư thắng đường sang Bắc Triều 
(Trung Quốc). Sau khi xin được đồng rồi, 
sư trở về nước đến chùa Quỳnh Lâm huyện 
Đông Triều tỉnh Hải Dương đúc một tượng 
Phật Di-đà thật cao lớn. Tại kinh đô nơi 
tháp Báo Thiên, sư đúc một cái đỉnh. Ở 
Phổ Loại, sư đúc một quả đại hồng chung. 
Tại Minh Đảnh, sư đúc một cái vạc. Phần 
còn dư, sư đem về chùa quê làng đúc một 
đại hồng chung nặng 3.300 cân và một cái 
khác nặng 3.000 cân để ở chùa Diên Phúc 
Giao Thủy. Sư có làm bài tán rằng: 

»Lạp phù việt đại hải 

Nhất tức vạn lý trình 

Tống đồng nhất nang tận 

Phần tý thiên câu lực«. 

»Nón nồi vượt biển cả 

Một hơi muôn dặm đường 

Một đãy sạch đông Tổng 

Đang tay sức ngàn ngựa«. 

Cuộc đời sư có nhiều thần biến lạ thường, 
như trị bệnh cho vua Lý Thần Tông (mắc 
bệnh hóa thành cọp) vào năm 1136. Đến 
năm Đại Định thứ hai (1141) sư quy tịch. 
Hiện nay tại quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà 
Nội, trong chùa Lý Quốc Sư vẫn còn tượng 
sư và có bia ký. Theo: Thiển sư Việt Nam 
của HT. Thanh Từ. 


MINH LÂM # 3‡ (1614-?) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Chu, hiệu Tú Dã, 
người xứ Thành Đô. Lúc 8 tuổi sư lễ ngài 
Tinh Thiên chùa Cửu Long làm thầy, 20 


tuổi đi tham vấn các nơi, từng tham học 
với: Hán Nguyệt Pháp Tạng, Tuyết Kiệu 
Viên Tín, Mật Vân Viên Ngộ, cuối cùng 
tham yết Kỳ Nhiên Siêu Trí. Năm 1680, sư 
đến Tương Châu, tiếp nối chủ trì pháp hội 
chùa Hoàng Long. Có 3 quyển Ngữ lực 
truyền bá ở đời. 


MINH LƯƠNG #%] È (?-?) 

Thiền tăng Việt Nam, thuộc tông Lâm Tế 
đời thứ 35. Sư ở núi Phù Lãng, nghe Hòa 
thượng Chuyết Công từ Trung Hoa sang, 
bác thông kinh sử, thấu triệt tâm tông nên 
sư tìm đến tham vấn. Sư hỏi: Khi sinh tử 
đến phải làm sao trốn tránh? Chuyết Công 
đáp: Chọn lấy nơi không sinh tử trốn tránh. 
Sư hỏi: Thế nào là nơi không sinh tử? 
Chuyết Công đáp: Ở trong sinh tử nhận lấy 
mới được. Nghe nói thế sư vẫn chưa ngộ. 
Chuyết Công bảo: Hãy lui đi, đợi chiều sẽ 
đến. Sư giữ đúng hẹn, chiều lại vào 
phương trượng. Chuyết Công bảo: Đợi 
sáng mai, đại chúng sẽ chứng minh cho 
ngươi. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, sụp xuống 
lạy. Chuyết Công hứa khả và truyền tâm ấn 
cho. 

Sau khi đắc pháp, sư trở về trụ trì chùa 
Vĩnh Phúc núi Côn Cương ở Phù Lãng để 
truyền bá chính pháp. Đến khi sắp tịch, sư 
truyền pháp cho Thiền sư Chân Nguyên, 
nói kệ rằng: 

3% =k 8 1 f1. j {E thị J3 }v 

2ä ÃI ?E 2E Jãä.. †R = RỊ ?⁄ ‡ 

»Mỹ ngọc tàng ngoan thạch 

Liên hoa xuất ứ nê 

Tu tri sinh tử xứ 

Ngộ thị tức Bồ-đề«. 

»Ngọc quý ấn trong đá 

Hoa sen mọc từ bùn 

Nên biết chỗ sinh tử 








477 


MINH MÔNG #% J# 





Ngộ vốn thiệt bô-đê«. 

Trao kệ xong, sư bảo đệ tử: »Nay ta trở 
về«. Nói đứt lời, sư thị tịch. Đệ tử xây tháp 
ở núi Phù Lãng thờ sư. Theo: LSPGĐT của 
Nguyễn Hiền Đức. 


MINH MÔNG % ## 

Tối tăm, không rõ ràng. Lạc Đạo Ca của 
Hòa thượng Lại Toản trong TĐT q. 3 ghi: 
»f JI HỊ IV J BÄ 5 lã. HH RỊ 
f#.‹v ®SW H li. - Đem công dụng 
công, càng thêm tối tăm. (Chấp) Giữ thì 
chẳng được, chẳng (chấp) giữ tự thông« 























MINH NGỘ #] 1š 

Thiền tăng đời Minh, họ Mạc, hiệu Vô Tế, 
người xứ An Nhạc (nay thuộc tỉnh Tứ 
Xuyên) Trung Quốc. Năm 12 tuổi bỏ nhà 
đi tập thiền định, tham vấn Thiền sư Lâu 
Sơn Thanh, có tỉnh. Một hôm đang ngồi, 
Sư thấy ánh sáng chiếu thấu suốt, hoát 
nhiên đại ngộ. Sư lễ Thiền sư Cổ Chuyết 
Tuấn và nối pháp ngài, thuộc tông Lâm TẾ. 
Về sau, sư trụ trì Chiêu Minh Thiền Tự ở 
núi Đông Thiên Mục. 


MINH NGỘ THIỀN SƯ #] !§ 3# É£ 
Hiệu của Thiền tăng Tử Hưng đời Tống. 
X. Tử Hưng. 


MINH NHÃN NHÂN #] f# ^. 

Người mắt sáng, chỉ cho Thiền giả có pháp 
nhãn. Phần Dương ngữ lục q. trung: »{ 
2£ HÌ fl:  j #. 2 ## tị ‡[ 
3%. 2K. TÌ]T N†I. 1t ấn. 
Z +. f lBÌ ‡ EH ñl lễ. Tl x. TF 
†I ĐÑl†[. 2£ x. HỊ 6 šš M HR Á % 
1Ú. — Nam Tuyên hỏi tăng: Ở đâu đến? 
Tăng đáp: Từ Thân Sơn giăng lưới rồi đến. 
Tuyên hỏi: Dùng tay hay dùng chân giăng? 
































Tăng không đáp được. Tuyên bảo: Ông hỏi 
đi, ta nói cho ông nghe. Tăng hỏi: Dùng 
tay hay dùng chân giăng? Tuyển đáp: Về 
sau gặp người mắt sáng sẽ chỉ dạy cho 
ông«. 


MINH PHÚC #Ä 3# (1591-1642) 

Thiền tăng đời Minh, họ Vương, tự Nhĩ 
Mật, hiệu Tân Y, người Cối Kê (nay là 
Thiệu Hưng, Chiết Giang) Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư Vân Môn Viên Trừng, 
làm Truyền nhân tông Tào Động, trụ chùa 
Quốc Khánh ở Đông Sơn. Tác phẩm: Ngữ 
lục 10 quyền. 


MINH PHƯƠNG #] 2 (1593-1648) 
Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Trần, tự Thạch Vũ, người 
đời gọi là »Thạch Vũ Minh Phương Thiền 
sư«, người xứ Gia Hưng (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Năm 22 tuổi 
xuất gia, nối pháp Thiền sư Trạm Nhiên 
Viên Trừng, thuộc tông Tào Động. Ban 
đầu sư trụ chùa Tượng Điền, sau đó trụ các 
ngôi: Thiên Hoa, Hiển Thánh, Quang Hiếu, 
Tuyết Phong, Linh Sơn, Phố Minh, Linh 
Phong, Ngộ Không, Quảng Phật, Phật 
Nhật. Tính sư nhân từ, dung mạo và cử chỉ 
tao nhã, khi ứng cơ tiếp vật, khéo dẫn dắt 
từng bước. Đệ tử của sư là Viễn Môn Tịnh 
Trụ có biên »Thạch Vũ Thiền sư Pháp 
Đàn« 20 quyền. 


MINH QUẢNG # # 

Thiền tăng đời Thanh, họ Cao, người đời 
gọi »Viên Thông Minh Quảng Thiền sư«. 
Thuở bé đã có chí xuất gia. Năm l6 tuổi, 
cha mẹ lần lượt qua đời, sư liền cạo tóc, 
tham học nơi Thiền sư Hải Hội Minh Ba, 
được ngài ấn chứng và nổi pháp ngài, 


478 


MINH TRÍ HH #† (2-1106) 





thuộc tông Lâm Tế. Sư có Ngữ /„c truyền 
bá ở đời. 


MINH SƯU ® 3# 

Suy nghĩ, tìm tòi. Tiết Vĩnh An Thiện Tĩnh 
Thiền sư trong NĐHN dq. 6 ghi: »#ï ft ấŸ 
lv ð H: PHIñm 4: Hị lãi #š IỊ $k 
Jš gã % ? 1l #ŸJ. li H: ERì# + 
H. F#®H”. M24. R# 
4Š {T Xí JE . — Một hôm, có vị tăng giã từ 
Lạc Phó, Phố hỏi: Bồn phía đều là núi, 
Xàâ-lê định đi đâu? Tăng không đáp được. 
Phố bảo: Tôi kỳ hạn cho ông 10 ngày, nếu 
hạ ngữ trúng được tôi sẽ cho ông ổi. Vị 
tăng áy vừa tản bộ vừa suy nghĩ tìm tòi«. 







































































MINH THỌ #J 3‡ (1682-1744) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Thâm, tự Văn 
Huệ, người xứ Giang Đô (nay thuộc tỉnh 
Giang Tô) Trung Quốc. Năm 10 tuổi xuất 
gia, 20 tuổi thụ giới cụ túc, sư đến núi Bảo 
Hoa theo ngài Tùng Ấn học luật, sau đến 
núi Thiên Mục tham thiền, nối pháp Thiền 
sư Hồi Thạch Siêu Kỳ, thuộc tông Lâm Tế. 
Năm 1731, khai pháp ở núi Thiên Mục, trụ 
tích trong I0 năm, rồi lui về ở ân tại am 
Dịch Đăng. Trước sau khoảng 40 năm sư 
không ra khỏi núi Thiên Mục. Sau khi sư 
thị tịch, Ngô Thọ Hư soạn bài tháp minh. 
Có Ngữ lục truyền bá ở đời. 


MINH THÔNG #J] #§ (1480-1543) 

Một thuyết khác gọi là Chính Thông. 
Thiền tăng đời Minh, họ Hẻ, tự Vô Văn, 
hiệu Tuyệt Học, người xứ Quang Trạch 
(nay thuộc tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc. 
Năm 17 tuổi cạo tóc làm tăng: 20 tuổi sư 
thụ giới cụ túc. Sư tính thông giới luật 
kiêm tu Chỉ Quán, nghiên cứu sâu Duy 
Thức. Về sau sư chuyên mộ thiền pháp, 


thưa hỏi khắp nơi. Tham cứu 4 câu kệ của 
Phật Đại Thông Trí Thắng được vài năm. 
Một hôm, sư chợt nghe tiếng ngựa kêu liền 
tỉnh ngộ, nối pháp Thiền sư Thiên Kỳ Bản 
Thụy, thuộc tông Lâm Tế. Sư ra hoằng 
pháp trụ chùa Long Tuyền, Tùy Châu (nay 
thuộc Hồ Bắc), học lữ bốn phương vân tập. 


MINH TÍN %J {š (1512-1574) 

Thiền tăng đời Minh, tự Vô Cực, người xứ 
Thuận Đức (nay thuộc tỉnh Quảng Đông) 
Trung Quốc. Tám tuổi xuất gia, 13 tuổi 
hành cước đến Ngưu Sơn, tinh cần khắc 
khổ, ngày đêm rèn luyện. Ản cư ở Trung 
Phong, Ngân Sơn, ban ngày lượm hạt dẻ 
làm thức ăn, chuyên chú thiền quán. Một 
hôm chợt cảm ngộ, sư nối pháp Hòa 
thượng Thúy Phong tại Kinh Sư, thuộc 
tông Lâm Tế. Sư ở Thiền viện Cát Tường 
tại Kinh Tây, học giả các nơi ngày cảng 
kéo đến đông, đạo phong hưng thịnh. 


MINH TOẢN 9% 3# 

Thiền tăng đời Đường. Ban đầu tham Tung 
Sơn Phổ Tịch, thầm chứng tâm khế, nối 
pháp Ngài. Sư sống an nhàn ở Hành Nham. 
Trong khi tăng chúng làm lụng, Minh Toản 
lại rảnh rang nên bị chỉ trích, nhưng sư 
không có chút gì buồn giận, người đời gọi 
sư là »Lại Toản« (Ông Toản lười), và vì 
thích ăn các món thừa của chư tăng nên 
còn có tên »Lại Tàn«. Những điều sư nói 
ra đều hợp với Phật lý nên người đời nghỉ 
sư là ứng thân của Phật Di-đà. Lý Bật lúc 
ân cư ở Hành Sơn từng đến lễ bái sư. Thụy 
hiệu »Đại Minh Thiền sư«. Tác phâm: 
Nam Nhạc Lại Toản Hòa thượng ca. 


MINH TRÍ #J # (?-1196) 
Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 


479 


MINH TRIẾT 1 # 





Thông đời thứ 10, nối pháp Thiền sư DDạo 
Huệ, họ Tô tên Thiền Trí, quê ở làng Phù 
Cầm (thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh), miền Bắc Việt Nam. Tư chất thông 
minh, đọc khắp sách vở ngoài đời. Lúc trẻ 
gặp Thiền sư Đạo Huệ liền xả tục xuất ga. 
Theo hầu Đạo Huệ, sư thấu đạt lý huyền 
diệu của Thiền, trực nhận ý chỉ các bộ kinh 
Viên Giác, Nhân Vương, Pháp Hoa và 
sách Truyền Đăng. Do chuyên cần đọc 
tụng quên cả nhọc nhăn, nên nhà vua ban 
hiệu cho sư là Minh Trí, thuộc dòng Vô 
Ngôn Thông đời thứ 10. Sau sư trụ trì chùa 
Phúc Thánh, tăng chúng theo học đông 
đảo. 

Một hôm sư đang bàn luận với một vị tăng, 
có vị tăng bên cạnh nói: Nói là Văn-thù, 
nín là Duy-ma. Sư bảo: Không nói, không 
nín đâu chẳng phải là ông? Vị tăng ấy liền 
chấp nhận. Sư bảo: Sao chẳng hiện thần 
thông? Vị tăng thưa: Chăng từ chối hiện 
thần thông, chỉ sợ Hòa thượng thâu vào 
giáo. Sư bảo: Ngươi chưa phải là người có 
con mắt giáo ngoại biệt truyền. 

Sư bèn nói kệ: 

»Giáo ngoại khả biệt truyền 

Hy di Tổ Phật uyên 

Nhược nhân dục biện đích 

Dương diệm mích cầu yên«. 

»Ngoài giáo khá riêng truyền 

Lâu xa Tổ Phật riêng 

Nếu người cầu phân biệt 

Ảnh nắng tìm khói mây«. 

Đến niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ II 
(1196) sư sắp thị tịch, nói kệ: 

Bũ J7K H ĐH. #t X 7F 8t É 

f6 TH lề fl l. 2 2x m # ñ# 

»Tủy phong thủy nguyệt minh 

Vô ảnh diệc vô hình 

Sắc tướng giá cá thị 



























































Không không tầm hưởng thinh«. 

»Theo gió trăng nước sảng 

Không bóng cũng không hình 

Sắc tướng chỉ thế ấy 

Trong không tìm tiếng vang«. 

Nói xong, sư lặng lẽ thị tịch. Theo: 7ï hiển 
sư Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


MINH TRIẾT %1 3 

Thiền tăng đời Đường: nối pháp Thiền sư 
Dược Sơn Duy Nghiễm. Sư ra hoằng pháp 
trụ Bách Nham ở Ngạc Châu (nay là Vũ 
Xương, tỉnh Hồ Bắc), được nổi tiếng một 
phương. 


MINH TRIỆT % 

1. Thiền tăng đời Minh, họ Ứng, tự Chỉ 
Nam, người xứ Kim Hoa (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Năm 26 tuổi 
xuất gia, khổ hạnh tham thiền mà không có 
chỗ vào nên chặt 2 ngón tay để sách tấn 
mình, nỗi pháp Thiền sư Viên Trừng ở Mai 
Dã, thuộc tông Tào Động. Ra hoằng pháp 
sư trụ Thiều Khê rồi tịch. 

2. Thiền tăng đời Minh (1526-1601), họ 
Phan, người xứ Đồng Châu (nay là huyện 
Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây) Trung Quốc, nồi 
pháp Thiền sư Thiết Sơn, thuộc tông Lâm 
Tế. 

Về sau, sư đến núi Nga My cất am Viên 
Giác, suốt ngày tọa thiền, bạn lứa cùng gấu 
vượn, láng giềng là khói ráng. Niên hiệu 
Vạn Lịch thứ 15 (1587), vua Thần Tông 
ban cho sư y hồng, tự tay viết bảng hiệu 
»Hộ Quốc Thảo Am Tự«. 


MINH TRUNG #J # (1696-1776) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Thi, tự Đại 
Hằng, hiệu Triệm Hư, người xứ Đồng 
Thành, An Huy, Trung Quốc. Nối pháp 


480 


MINH VẬT NHẤT TRI HJ 3 — #I (2-1786) 





Thiền sư Thượng Chí, đời thứ 39 hệ Nam 
Nhạc. Lần lượt trụ trì các chùa Tây Hồ, 
Thiên Trúc, Tịnh Từ. Tác phâm: 7riệm Hư 
thi sao, ngữ lục. 


MINH TUYỂN # 3š (?-1472) 

Thiền tăng đời Minh, họ Phạm, người đời 
gọi là »Bảo Phong Minh Tuyên Thiền sư«, 
người xứ Ngô Giang (nay thuộc tỉnh Giang 
Tô) Trung Quốc. Khi vào chùa, sư giữ 
chức Hỏa đầu. Một hôm trong lúc chăm 
hăm tham cứu, chợt bị lửa cháy sém lông 
mày, mặt như dao cắt, lây gương soi mặt, 
hoát nhiên đại ngộ. VỀ sau, sư trụ chùa 
Cao Phong ở Kim Lăng (nay là Nam 
Kinh). Sư thị tịch vào niên hiệu Thành Hóa 
thứ 8 (1472). 


MINH TUYẾT % # (1584-1641) 
Thiền tăng đời Minh, họ Dương, tự Thụy 
Bạch, người xứ Đồng Thành (nay thuộc 
tỉnh An Huy) Trung Quốc. Sư vào am Tụ 
Long núi Cửu Hoa cạo tóc làm tăng, nối 
pháp Thiền sư Vân Môn Trừng. Sau khi 
Trừng Công mất, sư tiếp nối trụ trì. Ít lâu 
sau, sư dời đến Tinh Sơn, Hồ Châu rồi 
Không Động ở Chương Châu. Sư nhận lời 
mời của Kiến An Vương, trụ trì Bách 
Trượng Thọ Thánh Thiên tự. 


MINH VẬT NHẤT TRI 8} 3# — #2 
(?-1786) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Lâm Tế đời thứ 34, nối pháp Thiền sư 
Nguyên Thiều Siêu Bạch. Sư trụ trì chùa 
Kim Cang ở Đồng Nai, miền Nam Việt 
Nam. Hiện chưa biết rõ về hành trạng của 
Hòa thượng Minh Vật Nhất Tri, nhưng có 
thể đoán biết Hòa thượng là bậc cao tăng 
tài đức đúng theo ý nghĩa pháp danh của 


ngải vì ngài có những vị đệ tử và pháp tôn 
rất nồi tiếng như sau: 

I. Hòa thượng Liên Hoa, tức Thiền sư 
Thiệt Thành Liễu Đạt, là Tăng cang chùa 
Thiên Mụ (Đô thành Phú Xuân), sau trụ trì 
chùa Sắc Tứ Từ Ân (ở Gia Định); Hòa 
thượng Liên Hoa có các đệ tử cũng là Tăng 
cang chùa Thiên Mụ là Tế Chính Bản 
Giác, Tế Bản Viên Thường. 

2. Thiền sư Thiệt Thoại Tính Tường khai 
sơn chùa Hoa Nghiêm (Thủ Đức, Gia 
Định) và chùa Long Thọ (xã Phú Cường, 
Thủ Dầu Một), có đệ tử nổi danh là Tế 
Giác Quảng Châu trụ trì chùa Giác Lâm 
(Gia Định), Tế Vĩnh Quảng Nhân và Tế Lý 
Quảng Đức trụ trì chùa Hoa Nghiêm (Huê 
Nghiêm) ở Thủ Đức. 

3. Thiền sư Phật Chí Đức Hạnh khai sơn 
chùa Long Nhiễu (Thủ Đức Gia Định). 
Đặc biệt, các đệ tử của Hòa thượng Minh 
Vật Nhất Tri truyền thừa theo bài kệ truyền 
pháp khác nhau, trong đó Thiền sư Thiệt 
Thoại Tính Tường truyền theo bài kệ 
»Thiệt Tế Đại Đạo, Tính Hải Thanh 
Trừng... « mà nhiều người cho là bài kệ do 
Thiền sư Thiệt Diệu-Liễu Quán đặt ra (?). 
— Thiền sư Thiệt Thoại Tính Tường khai 
sơn chùa Huê Nghiêm (Thủ Đức, Gia 
Định) có truyền thừa theo bài kệ »Thiệt Tế 
Đại Đạo... « ở các chùa Đức Lâm (Gia 
Định), Linh Sơn (Bà Đen), ở chùa Huê 
Nghiêm lại truyền theo bài kệ của Tổ Vạn 
Phong »Tổ Đạo Giới... Siêu Minh Thiệt 
Tế Liễu Đạt Ngộ Chân Không«. 

— Thiền sư Phật Chí Đức Hạnh khai sơn 
chùa Long Nhiễu (Thủ Đức) truyền theo 
bài kệ của Tổ Đạo Mân »Đạo Bản Nguyên 
Thành Phật Tổ Tiên...« Theo: LSPGĐT 
của Nguyễn Hiền Đức. 


481 


MINH VI ĐẠI SƯ #J ?# + ñf 





MINH VI ĐẠI SƯ # # X ## 
Hiệu của Thiền tăng Nghĩa Sơ đời Ngũ 
Đại. X. Nghĩa Sơ. 


MINH VI MẬT HẠNH # # # 2ï 
(1828-1898) 

Thiền tăng đời Nguyễn, thuộc tông Lâm 
Tế, đời thứ 38, nối pháp Thiền sư Tiên 
Giác Hải Tịnh ở chùa Giác Lâm miền Nam 
Việt Nam. Năm Canh Tuất (1850), Hòa 
thượng Hải Tịnh cho đối viện Quan Âm 
thành chùa Giác Viên. Năm Nhâm Tý 
(1852) ông Hương đăng trụ trì chùa Giác 
Viên (chưa rõ pháp danh) quy tịch, Hòa 
thượng Hải Tịnh cử Thiền sư Mật Hạnh 
thay thế trụ trì chùa Giác Viên. Theo sự tổ 
chức phân công của Hòa thượng Hải Tịnh: 
chùa Giác Lâm chuyên lo phần giáo pháp, 
dạy kinh điển Phật pháp cho tăng chúng và 
thuyết pháp cho Phật tử, chùa Giác Viên 
chuyên lo phần Ứng phú (cầu an, cầu siêu, 
trai tăng...). Với nhiệm vụ Ứng phú này 
khiến cho bản đạo của chùa Giác Viên 
ngày càng đông, sinh hoạt chùa phát triển 
mạnh; trong khi đó Phật tử đến chùa Giác 
Lâm ít hơn, chỉ có những tín đồ thâm hiểu 
Phật pháp và chí tâm tham học kinh điển 
mới đến viếng lễ cúng đường và quy y thụ 
giới, do đó kinh tế chùa Giác Lâm kém sút, 
không đủ đài thọ cho chư tăng tu học ở 
đây. Chùa Giác Viên phải trợ duyên. Năm 
Kỷ Ty (1869), Hòa thượng Hải Tịnh đã 
quá lớn tuổi (82 tuổi), nên cử đệ tử kế thế 
trụ trì: 

— Thiền sư Minh Vi Mật Hạnh trụ trì 
chùa Giác Lâm, phụ giúp có Tri khách 
Minh Lý Quảng An. 

— Thiền sư Minh Khiêm Hoằng Ân trụ trì 
chùa Giác Viên. 

Năm Ất Hợi (1875), Hòa thượng Tiên Giác 


Hải Tịnh viên tịch tại chùa Giác Lâm, thọ 
88 tuổi, Thiền sư Mật Hạnh mới thật sự 
chính thức trụ trì chùa Giác Lâm. Sư rất 
quan tâm đến việc tu học của tăng chúng, 
thấy sư đệ là Thiền sư Hoằng Ân trụ trì 
chùa Giác Viên có đủ tải đức giáo hóa chư 
tăng nên sư cho tăng chúng chùa Ciác Lâm 
xuống tham học giáo lý với Thiền sư 
Hoằng Ân. 


Năm Quý Ty (1893), sư thấy sức khỏe 
mình quá yếu kém, không thể kham nổi 
việc chùa, nên trao quyền trụ trì chùa Giác 
Lâm cho sư đệ Hoằng Ân, và nguyện nhập 
thất tu thiền cho đến ngày quy tịch (14 
tháng 1I năm Mậu Tuất 1898). Theo: 
LSPGĐT của Nguyễn Hiền Đức. 


MINH VIỄN #5] :š 


Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Trường Khánh Huệ Lăng. Sau khi từ biệt 
thầy, sư cất am ở Thứu Lãnh, Tương Châu 
(nay là huyện Tương Phản, tỉnh Hỗ Bắc), 
tự canh tác để sống. Mọi người cảm đức 
của sư nên lập tình xá, tăng chúng ở Kinh 
Châu và Dĩnh Châu tôn sư làm mẫu mực. 


MINH VU # % (1599-1665) 


Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Đình, tự Ngu Am, hiệu Tam 
Nghi, người xứ Tiền Đường (nay là Hàng 
Châu) Trung Quốc, 23 tuổi xuất gia ở viện 
Chân Tịch, nối pháp Thiền sư Trạm Nhiên 
Viên Trừng, thuộc tông Tảo Động. Năm 
1635, sư trụ Long Môn, sau dời đến Hóa 
Sơn. Năm 1643, kế tục thầy trụ trì chùa 
Hiển Khánh. Trong cuộc cách mạng Minh- 
Thanh, sư cũng từng lăn lộn nơi chiến 
trường cứu giúp chúng sinh. 


482 


MÔN ĐÌNH THỊ THIẾT Ƒ'{ ## }# 3# 





MỖ GIÁP 3 '? 

I. Tự xưng, tương đương với »tôi«. Tiết 
Bách Trượng Hoài Hải Thiền sư trong 
NĐNN dq. 3 ghi: »Ïƒi ñŸ 4 El: 3È 2 — 
Ä» fR ñn D 3ý. JH ñÈ 2% Í|? Tí lỆ 
El: 3 HÌ #4 . — Sư bảo chúng rằng: Ta 
cân một người truyền lời đến Tây đường, 
ai đi đây? Ngũ Phong nói: Tôi đi.« 

2. Thay thế tên người. Động Sơn ngữ lục 
ghi: »ÑHÍ [l] fl: 42 {†F RR? fTl xã: 
Lạ — Sư hỏi tăng: Ngươi tên gì? Tăng 
thưa: Mỗ giáp.« 


















































MỘC HOẠN TỬ % 3# # 

Vốn là tên một loại cây, cũng gọi là Vô 
hoạn tử, Bồ-đề-tử v.v... Quả thật của nó có 
thể dùng làm hạt chuỗi (tràng hạt), nên 
mộc hoạn tử cũng chỉ cho hạt chuỗi. Tiết 
kính Sơn Tông Cảo Thiền sư trong NĐHN 
q. 19 ghi: »P|  Rš # †Ä X F A HR 
HŠ . — Đem hạt chuỗi đổi lấy con mắt của 
thiên hạ.« 





MỘC NHÂN, THẠCH NỮ *% ^. # 
* 

Chàng người gỗ, cô gái đá. Phố thuyết 
hướng thượng nhất lộ trong Khoá Hư lục 
của Trần Thái Tông ghi: »ỳš jÏ] 4i # ##§ 
3% ⁄¿. IÚX HH 4 À 5X ñ5X ffs — Trên 
sóng túi múa điệu bà sa, người gỗ thối sáo 
ca bài khoản đãi«. 





MỘC THỰC THẢO Y % $ # #& 

Lượm trái cây làm thức ăn, đan cỏ làm áo 
chỉ cho đời sống giản dị, ân cư trong núi 
rừng. Uyến Lăng lục ghi: »#? 4 Wừ 











TX. Ất RÌ li ““ lêÍ17. 34 ft} 
%. ®SðM H!ù, lý #4 7WÍfTŒ. - Nếu 








chăng hiểu ÿ này, dù cho ngươi học nhiễu, 
cần cù tu hành, ăn trải cây mặc áo có mà 


không biết tự tâm đêu gọi là tà hạnh.« 


MÔN ĐỊA ?1 ‡, 
Môn đệ, học trò. Tiết Pháp Khâm truyện 
trong Tống Cao Tăng truyện q. 9: »§Š 3# 




















%. f #E24IX. 2 ñẾ H LH À 1U. 
[] Hh fii 2. 1H 2% ï# lẽ *% Í. líl flị 











Hủ R #t + †l. — Thích Pháp Khâm, họ 
Chu, người xứ Côn Sơn, quận Ngô, là môn 
đệ của nhà Nho, ông cha đều đạt đến chỗ 
sâu xa của đạo Khổng, nhưng thích ở ẩn 
chẳng ra làm quan« 


MÔN ĐÌNH ï?1 # 

Tông phái, lưu phái. Tiết Tục Nghệ Ngôn 
trong NHQL q. 30 ghi: »2š [“J th šF. 
#: 1ù fễ ‡H ?f?. 4 #£ Ƒ] K# HÁN: — 
Việc trong Tông môn, quý ở chỗ hợp nhau 
nơi tâm tủy, chứ chẳng phải ở chỗ tiếp nối 
của môn đình«. 











MÔN ĐÌNH THI THIẾT ?3 # 3 ‡+ 

Thủ đoạn tiếp dẫn người học và phương 
thức truyền thừa thiền pháp theo đặc điểm 
của mỗi tông phái. Tiết Hòa Sơn Huệ 













































































Phương Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: 
»[ ® # ÿ ƒ H: #! #! XXiš 
ññ v ÍE lữ ỳïf. HỊ H§Ệ HỊ f7. # 5 
ƒF] RỊ 3 H fiiv. ƒ: #Ý ìHÌ RỊỊ mi IE 2? 
M v ƒE 3š lì RỊ Hš Bế BỊ ÂÄ. # #š HR 
RỊ fh[ IE: RE sb? đR H25). TỊ # 
jũ ñx RIỊ 4E #t.. Eí 8ã 5Ÿ f3 fHl fá 2} HH 
%4. 3 & X 8 1Š 3f. -— Sư thượng 








đường đưa phất tử lên nói: Hãy xem! Chỉ 
cái này, ở Lâm Tế thì chiếu dụng cùng 
hành, ở Vân Môn thì lý sự đều đủ, ở Tào 
+H Đồng thì thiên chính hiệp thông, ở Quy 
Ngưỡng thì ám cơ viên hợp, ở Pháp Nhãn 
thì đâu chỉ có duy tâm. Nhưng môn đình 
thi thiết của ngũ gia tông phái thì chẳng 


483 


MÔN KHÔNG TRUY HƯỚNG †ƒj 3 


3B HH 





phải không, dù cho ông biện được rõ rằng 
phóng khoảng đi nữa, cũng là sự hư huyền 
chăng thát«. 


MÔN KHÔNG TRUY HƯỞNG #1 
2š tế vả 

Mưu tính mò mẫm trong hư không đề tìm 
tiếng vang (đội), tỷ dụ cho hành vi giả dối 
luống công. Tiết Đức Sơn Hòa thượng 
trong TĐT q. 5 ghi: »j# 3M 7N 4£ ¿. H 
NT H. 4ï ññ fÈ: b= 






























































H] V 3š {t šh HÉ! #8 St SE dE. # #ï 
tị ? ñä 2 3% 4ý # šŸ. # # HR 
‡ Ô.. - Ngày mùng 3 tháng l2 năm Át 


Dáu, niên hiệu Hàm Thông thứ 6 (666), sư 
chợt bảo đô chúng: Mưu tính mò mẫm 
trong hư không để tìm tiếng vang (dội), lao 
nhọc tâm thân của ngươi vậy! Mộng tỉnh 
rồi mới giác biết việc trong mộng là không 
phải, và giác biết thật ra có việc gì đâu! 
Nói xong, sư ngôi an tường rồi bỗng nhiên 
thị tịch«. 


MÔN PHONG ï] #8. 
Chỉ cho phong cách tư tưởng, giáo học và 
khuôn phép riêng của mỗi lưu phái. Pháp 
Diễn kát lục q. trung ghi: »È# J§ DỊ 2 


























A # #4. 1£ †\ 7ú jÃ Ï1 JM 4“ ƑK. ii 
HE dh —- BỊ BÊ Bế. Hz^H 3 








đh Ét. — Việc tổ Đạt-ma từ Ấn Độ sang 
lâu ngày có nhiều thay đổi. Con cháu đời 
sau môn phong vô hạn, phá rồi thân tâm 
khiến cho hỗn loạn, Bạch Vân tôi (pháp 
hiệu của Thiên sư Pháp Diễn) hôm nay đêu 
chặt đút hết«. 














MÔN SĨ f1 + 

Người giữ cửa. Tiết Giang Tây Mã Tổ 
trong TĐT q. 14 ghi: »4 ƒŸ# X M. # #& 
Bl 7u 5# F1. [Ít xã: & Ít 























\? Blzã: X4 3 4 mm X 
HỤ. Ƒ] +: ff Bi "l. „ — Chẳng đợi trời 
sáng liền đến gõ cửa chùa Khai Nguyên. 
Người giữ cửa bảo: Ông là ai? Đáp: Trụ 
trì chùa Thái An đến thăm Đại sư. Người 
ấy liền mở cửa«. 























MÔNG ĐỔNG TAM BÁCH ĐẢM 
l# l = ñ # 

Mông Đồng nghĩa là lý sự không phân, 
phải trái tà chính chẳng hiểu. Tam Bách 
Đảm nghĩa là gánh vác nặng nhọc. Cả câu 
dụ cho sự quê kệch si độn. Tắc 25, Bích 
Nhựt lục (Đại 48, 166 trung) ghi: »lR. 3 





















































RE ỳb H 3 TL ( l§ lš — Fí lấ. BR ñễ 
3% 3%. # Ít K ER,. SE fÍ #Sq JR 
Mễ ) . — Bụi bặm trong mắt, đất trong tai 





(Quê kệch sỉ độn, ngây ngây ngóc ngốc, 
biết đến bao giờ mới có được người như 
thể?)«. 


MÔNG SƠN # ›h 
Hiệu của Thiền tăng Đức Dị đời Nguyên. 
X. Đức DỊ. 


MỘNG ĐƯỜNG # # 
Hiệu của Thiền tăng Đàm Ngạc đời 
Nguyên. X. Đàm Ngạc. 


MỘNG SONG SƠ THẠCH #3 8 7 
(1275-1351) 

(jap. Musõ Soseki) Thiền tăng sống vào 
cuối thời đại Liêm Thương đầu thời đại 
Thất đỉnh, họ Nguyên, tự Mộng Sơn, 
người xứ Y Thế (Ise), Nhật Bản. Năm 9 
tuổi, sư theo ngài Không A ở chùa Bình 
Diên Sơn học nội ngoại điển, đến năm 
1292 cầu ngài Ngưng Nhiên ở viện Giới 
Đàn xuất gia, thụ giới, đồng thời đi khắp 
nơi tu học Hiển giáo và Mật giáo . Sau, sư 


484 


MỘT HUYỀN CẦM 3# # *% 





biết được Phật pháp vốn chẳng phải Nghĩa 
học, nên chuyền qua tham thiên, thờ các vị 
Nhất Sơn Nhất Ninh, Cao Phong Hiển 
Nhật làm thầy và được ngài Hiển Nhật ấn 
khả. Sư từng trụ các chùa: Viên GIác ở 
Kamakura, Nam Thiền ở Kyõto, Thiên 
Long (Tenryull) ở Kyoto-một ngôi chùa 
được xếp vào Ngũ Sơn, và trở thành một 
trong những tác giả đứng hàng đầu của 
phong trào Ngũ Sơn văn học (Gosan 
Bungaku). Lúc sinh tiền, sư được vua ban 
các hiệu: Mộng Song Quốc Sư, Chính Giác 
Quốc Sư, Tâm tông Quốc Sư. Đời sau truy 
tặng các hiệu: Phố Tế Quốc Sư, Huyền Du 
Quốc Sư, Phật Thống Quốc Sư, Đại Viên 
Quốc, cũng có tên gọi Thất Triều Đề Sư. 
Tác phẩm: Mộng Trung Vấn Đáp tập 3 
quyên, Lâm Xuyên Tự Gia Huấn, Ngữ lục 
3 quyền. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ Di. 


MỘNG THẾ TẤU #-++ # 


Hiệu của Thiền tăng Huệ Chiếu đời 
Nguyên. X. Huệ Chiếu. 


MỘT BA TY #4 ứ, # 


Còn gọi: Vô ba ty, Một khả bá. Nghĩa là 
không có tay để gãi, tức là không thể nắm 
bắt. Ba, như chữ »Bả« trong từ Bả kính 
(căn cứ). Ba ty có nghĩa là buộc mũi trâu, 
còn gọi là Bả tý. Thiền tông dùng từ này 
làm thuật ngữ để chỉ cho nghĩa không có 
cách gì để nắm bắt. Đại Huệ Phổ Giác 
Thiên sư thư (Đại 41, 934 trung) ghi: »#ĩ 
2% # +. 5 ý E ã. 3 lý ME. 
4è Đi là| lv 1E #ƒ 3í JJ‹ - Khán tới 
khán lui, cảm thấy không sao nắm bắt 
được, không có mùi vị, trong tâm buồn 
bực, chính khi ấy mới đắc lực«. 


























MỘT ĐỂ THUYỀN 34 #&, 4# 

Còn gọi: Vô để thuyển. Nguyên chỉ cho 
chiếc thuyền không đáy. Thiền tông dùng 
từ này chỉ cho Thiền cảnh xa lìa mọi chấp 
trước hướng đến chỗ giải thoát. Tắc 63, 
Thung Dung lục (Đại 48, 26G trung) ghi: 
»Át 5í fF L Mị Ø1 †ˆ.. 2 J& ẤI th — 
JBš È.. — Trên cân không khía hai đầu 
(cân) bằng, trong thuyên không đáy (chở) 
mỘt xứ qua sông«. 























MỘT GIAO THIỆP 34 3 ‡# 

Còn gọi: Vô giao thiệp. Không dính dáng. 
Chỉ cho hai sự việc trái nghịch không 
tương ứng, cũng như hỏi Đông mà đáp 
Tây. Trong Thiên lục phần nhiều sử dụng 
từ ngữ này, như »Thả hỷ một giao thiệp«. 
(Thật tức cười không dính dáng). Hám Sơn 
Lão Nhân mộng du tập q. 1 ghi: »É 1t 2. 
7}. 7 it X # #I R 17 4 * 3 #5. 
“ 3 2š... — Ngoài việc này ra, không 
cân lưu tâm đến tri kiến huyển diệu nào 
khác, bởi vì hoàn toàn không dính dáng«. 

















MỘT HUYỀN CẦM 344 # # 

Nguyên chỉ cho chiếc đàn cầm không dây 
không âm. Trong Thiền tông mượn từ này 
làm thuật ngữ để chỉ cho tiếng vang nhiệm 
mẫu vô thinh, hoặc ý chỉ sâu xa ngoài ngôn 
ngữ. Lại thường dùng để biểu thị tông 
phong đặc biệt của Thiền gia: »Không lập 
văn tự, truyền ngoài giáo điển«. Từ ngữ 
này xuất xứ từ điển tích Đào Uyên Minh 
dùng chiếc đàn cầm không dây không trục 
trong tiệc rượu đãi người bạn, chỗ gọi 
rằng: »Đản thức cầm trung thú, hà lao 
huyền thượng thinh« (Chỉ cần thưởng thức 
chiếc đàn, cần gì âm thỉnh trên dây đàn) 
Bàng Cư Sĩ ngữ lục q. thượng (vạn tục 
120, 28 thượng) ghi: »— ## ở 4% Z#i . HÈ 


485 


MỘT HỨNG # Bi 





Xi HH đặ ƒ# }.. — Cư sĩ nói: Loại đàn 
cẩm không dáy, chỉ có thiển sự đàn mới 
tuyệf«. 








MỘT HỨNG #3 # 

Rủi ro, xúi quây. Tiết Thiên Đồng Đàm 
Hoa Thiền sư trong NĐHN dq. 20 ghi: »*†ˆ 
#3J #, fl 2í là Ít Ấ #ï Z Ẩl lÚ ‹ 
— Cả đời xúi quấy, gặp phải lão Hòa 
thượng vô ÿ trí này. « 





























MỘT LƯỢNG 3 # 
Còn gọi: Vái/ lượng. Từ hình dung một cái 
gì to lớn, không thê đo lường. 

— Một lượng hán: Nhân vật thực sự có 
tầm cỡ, mang khí phách siêu việt. 

— Một lượng đại nhân: Người đại triệt đại 
ngộ, vượt khỏi các tình chấp phân biệt của 
phàm phu như: Đắc thất, hữu vô, mê ngộ, 
phảàm thánh. 

— Một lượng đại sự: Việc lớn Phật pháp, 
siêu việt phàm thánh mê ngộ. 

Tắc 18, Thung Dung lục (Đại 48, 238 
trung) ghi: »4 HƑ PJ Ất 4» ƒ#v ⁄E HƑ ĐÍ 
# ù lv 3 HÀ Á. ấn lK %3 
8l. — Không thể do vô tâm mà được, 
không thể do hữu tâm mà biết, người đại 
triệt đại ngộ ngay nơi câu hỏi liền đáp 
được«. 

Phạm Kỳ Sở Thạch n 



































gữ lục q. làn » 

















tu 4 hỉ l. 21H  fí lñ „ã fj#.. TU 
HửÖH. ®# ®% 2# ti # kitÉ 
HH s — Muốn làm người siêu việt, cần phải 











chán tham thật ngộ mới được. Mai kia mốt 
nọ, chăng bị sinh tử trôi buộc, sẽ tự do 
sống hoặc chếf«. 


MỘT LƯỢNG ĐẠI NHÂN #4 # X 
À- 
Còn gọi: Một lượng đại hán. Chỉ cho tâm 


ngộ thiền siêu việt số lượng phân biệt, 
cũng chính là Phật tự tâm. Tiết Tông Thừa 
sp L Nghĩa trong DTNL q. 9 ghi: »I #ƒ 







































































RA. XE H#. #18 
TỶ” ng ®#®Èã ® 
RL. 4 HH # 2k #f W# fñ, — Duy có 

















Phật tự tám, một vị thiên chân tự tại, 
không suy tư không tạo tác, há không biết 
trong nước có hoàng đề; chẳng trị chẳng 
loạn, đâu không nghe ngoài biên ải có 
tưởng quán.« 


MỘT TUNG TÍCH 3 # #} 

Còn gọi: Môi trầm tích, Đoạn tiêu tức. 
Không để lại dấu vết ngôn ngữ và hành vi. 
Thiền tông dùng từ này làm thuật ngữ để 
chỉ cho người đại ngộ triệt để. Những 
người triệt ngộ này, không luận là nói nín 
động tĩnh đều thể hiện được phong cách tự 
do tự tại, rỗng rang vô ngại. Tắc 74, 7g 
Dung lục (Đại 48, 274 thượng) ghi: »2 HỆ 
ỦÈ.v ÉI ìW 8: HH 7K. ïf Rñj 
{? — Bậc triệt ngộ thật tự tại giống như 
mây trắng không dấu với, thật rỗng rang 
giống như gió mát đâu có màu sắc gì!« 























MỘT Ý TRÍ # # # 

Một có nghĩa là không (vô), ý trí có nghĩa 
là tư lương. Chỉ cho trí huệ không còn tác 
dụng tư lương phân biệt. 

— Một ý trí hán: Gã không có phân biệt, 
chỉ cho tự tính. 

Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải của Thiền 
sư Trung Phong Minh Bản ghi: »ÈŠ EŠ Jš 
3# li 3J #Ä #l j4. Í 1H RW ñ# H: 4 
# H 7E ®7&‹s H XñX$#, Rất. 
— Đụng nhằm gã không có phân biệt, móc 
xiêng xích, mở thắt kết, muôn mắt nhìn 
thăng, muốn mở mà chẳng mở; trăm người 
giơ tay muốn tát mà chẳng tá£«‹ Phâm 








gà ti 





` 














_ 











486 


MY MAO DỊCH KHỞI J§ % ÿð| 8 





Hành Do trong Lực Tổ Đàn Kinh (Đại 48, 
349 thượng) ghi:»F. F Ñ # E E#!, 

E EA #3 # #!‹ - Bậc hạ hạ có trí 
thượng thượng, bậc thượng thượng có trí 
không phán biệf«. 



































MỤC AM #4 # 
Hiệu của Thiền tăng Pháp Trung đời Tống. 
X. Pháp Trung. 


MỤC CHÂU BẢN ïš 1| #. 
Công án này được thấy nơi tiết Mục Châu 
Trần Tôn Túc trong NĐHN dq. 4 như sau: 















































»]l s# ?Z Jử 3 {li Z2 . BỊ E][J BR bự 
äB 1l. J9 f EL: +. tt Rñễ. 
HỊ E]: Jl #¿ È#. — Bình thường khi 





thấy thiên tăng đến, sư liền đóng cửa. 
Nhưng nếu gặp giảng tăng đến, sư liên 
goi: Tọa chủ! Tọa chủ ứng thính: Dại! Sư 
bảo: Kẻ vác bảng (Đồ cô chấp).« 

Câu »kẻ vác bảng« có nghĩa trách cứ người 
chỉ chấp trước về một mặt nào đó, không 
thể thông ngộ. 


MỤC CHÂU ĐẠO MINH THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC # 1| :š 3# É 3# ¿ 

Còn gọi: Trần Tôn Túc ngữ lục. Ngữ lục, 1 
quyền, do Đạo Minh soạn vào đời Đường, 
được xếp vào Cổ Tôn Túc ngữ lục và Tục 
Tạng kinh tập 118, trang 223. Nội dung 
gồm các mục: Thượng đường đối cơ, khám 
phá vị tăng xem kinh, khám biện vị tọa chủ 
giảng kinh luận. Cuối quyền có phụ 1 thiên 
tựa nhỏ. Qua những câu vấn đáp giữa Mục 
Châu và đương cơ, chúng ta thấy được cơ 
phong dữ dội của Ngài. 


MỤC CƠ THÙ LƯỢNG R 34 #% 
Mục cơ là dùng con mắt đo lường biết 
trọng lượng. Thù lượng chỉ cho trọng 


lượng rất nhỏ, tức là một khi thấy liền biết 
nặng nhẹ. Thiền tông mượn từ này để ám 
chỉ người học thiền cần phải là hạng căn cơ 
lanh lợi vừa nhìn sơ qua đã đánh giá được 
sự việc. Phần thùy thị của tắc 1 trong Bích 
Nham lục (Đại 48, 140 thượng) ghi: »5#' —¬ 
HH H # #4 M. & 3 ll 4 4 ?í 
4* ÊW.. — Hạng căn cơ lanh lợi mắt nhìn 
qua liền biết phân lượng, đây là việc tâm 
thường như cơm nước trong nhà thiên«. 





— 


Đây là I trong 3 câu: »Hảm cải càn khôn, 
Mục cơ thù lượng, Bắt thiệp vạn duyên« 
mà Thiền sư Vân Môn Văn Yến, Tổ của 
tông Vân Môn sử dụng khi tiếp hóa người 
học. 


MỤC TRỪNG KHẨU KHỨ R '# tứ 
ca 

Trợn trừng, há miệng, dáng vẻ sợ hãi, 
không biết xử trí ra sao. Viên Ngộ ngữ lục 
q. 12 ghi: »— TH ñã f*.. 7š {\ 3H ñÙ 72 
®®xFP#Z ml. Hfữw“(®ñ5, 
H F H2. - Ba đời chư Phật, sáu đời 
Tổ sư, cho đến các lão Hòa thượng trong 
nước, chỉ được nín hơi nuốt tiếng, trợn mắt 
hả miệng«. 











MUỘN MUỘN ï‡ 

Bồn chỗồn. Tông Môn Võ Khó ghi: »È: B 
5ñ ÉŒE Nã H' 4A H ñR El. ‡š ñề ffJ đụ ñỊ 
. IERjRMjHH. ÄlfS —ñl. - Kẻ 
trộm con ở trong tủ tự nói một mình rằng: 
Tại sao cha ta làm như thế? Đang khi bổn 
chỗn liên nghĩ ra một kế.« 











MY MAO DỊCH KHỞI #§ 4 3| 

Dùng tay vén lông mày, là động thái ngữ 
của thiền gia thị cơ, ứng cơ; hàm ý nghĩa 
phần chấn tinh thần đốn ngộ thiền chỉ. Tiết 
Đại Quy Pháp Thái Thiền sư trong NĐHN 


487 


MY MAO TƯƠNG KẾT JB # †H & 























q. 19 ghi: »E 3: ?Ÿ Øl jh Z f HỊ . 
Ð # SỈ. JH %6 f1 
HỆ, — ĐỊJ jš Nệ ^ XÃ 

Bì lẪ Ấ# ñồ. 3 

đm . 3M E1 1J 2} HI| 
H ứø1 #J? JA R 
Thượng đường: Gươm báu giơ lên liền sử 
dụng đâu thể chân chừ? Vén lông mày lên 
liền thực hành không hè do dự. Tất cả chỗ 
vượt nay sáng xưa, tất cả chỗ dứt hết trói 
buộc. Chẳng phạm mũi nhọn cũng không 
phải sử dụng ngữ cụ. Riêng vượt trên 
người khác hãy tạm gác lại, khi muôn cơ 
mất sạch thì như thế nào? Trời thu tháng 
tám làm sao nóng ẩđược?« 

































































Si HH: 


SE 2 











-LLL 
TT 
= 

bnn) 
































MY MAO TƯƠNG KẾT Ä £.34 # 
Còn gọi: My mao # kết. Giao kết cùng 
nhau. Vô Môn Quan ghi: »iñ 7M TL li , 





















































































































































HỊ f lã]. #5 # 3ã #ï f# †E 1U #t. 
zx. #. ##Œ[Jj HH... H3 f4 
#. J17XZÏƑl — B1. 4H + Hể 
2 #t [1 lñ|. 35 f8 XH #7. 1È 1H 3, N 
#R JjM , 4# nƒ Edƒ£ {t 31H Hl,. ‡l # 3£ 
47. J| #6 lí 4đ. lHÌ — HR . 
HEH. 8 4 ## W.: - Có vị tăng hỏi 





Hòa thượng Triệu Cháu: Con chó có Phát 
tính không? Triệu Cháu đáp: Không. Vô 
Môn bình: ... Chỉ một chữ không này vốn là 
cửa ải của tông môn, cho nên sách này để 
là Vô Môn Quan. Ai đã lọt qua được, 
chăng những chính mắt thấy Triệu Châu, 
mà còn cùng với TỔ sự nắm tay chung 
bước, thâm sâu giao kết, cùng một mắt 
thấy, cùng một tai nghe, há chẳng thú 
Sao? 


MY PHÂN BÁT TỰ Z# 2 # 
Lông mày hình chữ bát (/\) là điều mà ai 
cũng thừa nhận. Thiền tông mượn từ này 


để chỉ cho nghĩa »đương nhiên«. Tắc 30, 
Bích Nham lục (Đại 48, 169 hạ) ghi: »Ïši 
[Hl #l JM: 7£ lH #H ú l N H78. 
ñ? CT RE #jm—N, #! J2 


/J„#ˆ). - Tăng hỏi Triệu Châu: Nghe 



































— mói Hòa thượng từng được ngài Nam 


Tuyển đích thân chỉ giáo phải không? 
(Ngàn lán nghe chăng băng một lần tháy, 
chậc! Lễ đương nhiên rồi)«. 


MY TU ĐỌA LẠC Ää § !â # 


Râu mày đều bị rơi rụng. Thiền tông dùng 
từ này để chỉ cho việc bị trừng phạt do nói 
năng, suy xét sai lầm. /#uệ Nam ngữ lục 
ghi: »G1á cá thị thập ma? Nhược hoán tác 
nhất thừa pháp, my tu đọa lạc«. »ïš fñ. j¿ 
† ? ®#M f — 3%. l 5ï lễ 
Ÿ# ! — Cái này là cái gì? Nếu gọi là pháp 
Nhất thừa thì sẽ bị trừng phạt do nói năng, 
suy xét sai lẫm«. 








MỸ THỰC BẤT TRÚNG BÃO 
NHÂN KHIẾT š Ê 4  # A. % 


Thức ăn dù có ngon đến mức nào đi nữa 
vẫn không cần thiết đối với người đã no. 
Thiền tông mượn thành ngữ này làm thuật 
ngữ để chỉ cho cảnh giới của người đã tu 
chứng viên mãn. Tắc 61, Bích Nham lục 
(Đại 48, 193 hạ) ghi: »#ƒ #: ?# # 4 JR 
JB(C=TtE7tTjẰjA^. Sâm 
ÑMl N\ !J ) , — Để mặc lão quê mày ủ dột 
(ngoài ba ngàn dặm có một kẻ đối với thức 
ăn ngon cảm thấy không cần thiết vì đã no 
bụng)«. 




















488 


NÑA NHÂN ÿÿ A_ 





N 





= 


§ ấ là Ế — 4 lÃ] 
DỤ -}- §‡ 4 # ⁄J lhÌ 
2 `... lñ 











NA #Ê (k. ng) 
1. À? Dùng ở cuối câu. Từ biểu thị ý hỏi 
thân mật để lựa chọn hoặc thăm dò. Vấn 





Môn quảng lục, q. hạ ghi: »Ñt |B] flt: 3 
1# M Bí H 24 Hữ? Tà 2ã: |‹ — Sư 





hỏi tăng: Người xuất gia ở Hỗ Nam à? 
Tăng đáp: Phả¡«. 

2. Hả? Dùng ở cuối câu. Từ biểu thị ý hỏi 
thân mật nhằm xác định thêm điều mình 
đang nghi vấn. Lâm Tế Nghĩa Huyền 
Thiền sư trong NĐNHN dq. 11 ghi: »ÍlJ 3? ñŠ 
#H HHừX. bú đã 5Š 2. †Y # lij . 
SẺ El: ïš 3 W Jÿ! BH HH: 3# 1U 
3. HỊ fñ H: RE? — Một hôm sư cùng 
đại chúng đang cuốc đất, chợt thấy Hoàng 
Bá đến, sư liền chống cuốc, đứng. Bá hỏi: 
Gã này mệt hả? Sư thưa: Cuốc còn chưa 
dở lên, mệt cái gì?« 

3. Đâu, làm sao? Phó từ nghi vấn. Phần 
Dương ngữ lục q. trung ghi: »ÃÑ 2 
MHỊ., M 51 Hổ ñlỦ? — Trời người không 
lường được, phàm thánh đâu biết nổi?« 
Cũng đồng sách trên, q. nh, ghi: »Ỳu 
tị fl Ti Tế BỈ s —.... Huống hồ Sơn 
tăng mỗi mỗi việc gì cũng bừa bãi thì làm 
sao lên được địa vị Äđó??« 

4. Nào? Phó từ nghi vấn, tức »IŠ«. Tiết 
Gián nghị Bành Nhữ Lâm Cư sĩ trong 
NĐNN q. 18 ghi: »#5 J§  #.. HH fñ 
ÑÉ? — Văn thư mới viết là chữ, cái nào là 
kinh?« 
























































NA BIỂN ## :# 

Bên kia, chỉ cảnh giới thiền ngộ siêu việt 
trần tục, vượt thoát không gian. Kệ Thị 
Tịch của Thiền sư Pháp Loa ghi: 



































cào HE 

»Vạn the tiệt hệt nhất thân nhàn 

Tứ thập dư niên mộng huyễn gian 

Trân trọng chư nhân hưu tá vấn, 

Na biên phong nguyệt cánh man khoan«. 
»ÄMuôn duyên cắt đứt, một thân nhàn 
Hơn bốn mươi năm mộng đã tàn 

Tạm biệt các ngươi thôi chớ hỏi 

Bên kia trăng gió rộng thênh thang«. 


NA BIÊN CÚ ## :$Ÿ 4) 

Câu bên kia. Chỉ cho lời nói vượt thoát 
trần tục, trừ sạch vọng tưởng phân biệt, 
cũng là lời nói của người triệt ngộ. Tiết 
Linh Tuyền Quy Nhân Thiền sư trong 
NĐHN q. 13 ghi: »ÈJ l8 đÑ 1Ì: ‡h 2K #E 
4t. là EHÍbÙ Ầ. & 3š 3 fJ. R Hỗ 
 ñJ? tỦlị H: 2E RE là 38 ĐỤ. li 
H: #ụ fƒ EZ #B 3Š ñJ? HE: 4F 
I1 =®Z5. ã # 1 1t Đo 
- Ban đầu Sư hỏi Sơ Sơn: Cây khô trồ hoa 
mới hợp với người khác, là câu bên này 
hay cáu bên kia? Sơn đáp: Cũng là câu 
bên này. Sư hỏi: Thế nào là câu bên kia? 
Sơn đáp: Trâu đá nhả mây mù tiết ba xuân 
Chim thân chăng đậu rừng cây không 
bóng.« 












































NA NHÂN 8# ^_ 

Người ấy, chỉ cho bậc triệt để đại ngộ. Tắc 
49, 2 HNG Dung lục (Đại 48, 258 thượng) 
ghi: »Ÿf {LƠ f Ñl JT *|-. l 4 H ? *# 
3. # W HH \ E fj f#ữ E? - Phố 
Hóa thì lộn ngược, Long Nha thì để lộ nửa 
thân, rốt cuộc người ấy thuộc về loại 
nào?«. 























489 


NÑA NHẤT BẢO ÿj — 3 





NA NHẤT BẢO #§ — # 

Còn gọi: Na nhất cú, Na nhất khúc. Một 
vật báu kia. Tỷ dụ Phật tính hoặc Tông 
phong của Phật Tổ. 

— Na nhất cú: Ngôn ngữ mà Phật Tổ cử 
dương. 

— Na nhất khúc: Tức là khúc nhạc hài hòa 
vui tai mà có thể thay đôi phong tục, dụ 
cho tông phong mà Phật Tổ cử dương. Phổ 
1é Thiên sư ngữ lục q. thượng (Đại 82, 502 
thượng) ghi: »2K JÑ JE — HHỊ , đi mm fấu 
X4 T: - Tông phong của Phật Tổ cử 
dương, làn điệu cao thấu đến thế giới đại 
thiên«. 























NA NHẤT QUYẾT 3# — 3 

Một then chốt kia. Chỉ cho cơ pháp linh 
hoạt thích hợp được Thiền sư sử dụng 
nhằm đánh trúng vào những mối nghỉ, các 
chấp trước của người học khiến cho nó vỡ 
ra như băng tan ngói bề. 

Quyết, nguyên chỉ cho cái chốt cửa bằng 
gỗ. Trong Thiền tông, chỉ cho chỗ then 
chốt, chỗ quan trọng. Phần giáp chú của 
tắc 14, Bích Nham lục (Đại 48, 154 hạ) 
ghi: »f# IV Bái ÿ# 1H 2Ñ 3E f8 = T-, 
Hổ — ĐX M {E JR #? — Đức Sơn, Lâm 
Tế cũng phải thoái lui 3.000 dặm. Còn một 
then chốt kia thì thế nào?«. 





NA NHẤT THỦ #§ — # 

Còn gọi: Wa nhất trước. Một thủ đoạn kia. 
Nghĩa là mưu lược hoặc thủ đoạn, phương 
pháp đặc biệt. Nhất thủ là người bản lãnh 
trong cuộc chơi cờ. 


NA SỰ Z§ # 

Việc ấy. Ấn ngữ của nhà Thiên, chỉ cho 
việc ngộ đạo thành Phật. Tiết Tuyết Phong 
Huệ Trung Thiền sư trong NĐHN q. 18§ 

















ghỉ: »E: 3: 4X H TỪ l,. !E 4l: 
Jj. TE RE ?E &: Hổ Rf? — Sư thượng 
đường: Suốt ngày luôn bận rộn, cho rằng 
việc ấy không sao cả ... Cái gì là việc ấy?« 
































NÃ VÂN # # 

Cưỡi mây, vút lên mây xanh. Bích Nham 
Lục q. 1 ghỉ: »% = H =. # # Bä 
lý. 2 Hh Ứ R. 1ï #4 3Š Íf⁄ Hệ FÌ, 

















H{ L- ® ƒlỦ mm  R H. 3 lU 4 ‹ 
— Mùng ba tháng ba khi hoa đào nở, do sự 
cảm ứng của trời đất, có một chú cá nhảy 
qua khỏi long môn, lập tức trên đầu mọc 
sừng, ở cổ có bờm, nơi đuôi có lông biến 
thành rông bay lên mây.« 








NAM AM # # 
Hiệu của Thiền tăng Đại Y đời Thanh. X. 
Đại Y. 


NAM BÌNH ẨN TẨU # # I§ # 
Hiệu của Thiền tăng Chính Nham đời 
Thanh. X. Chính Nham. 


NAM CỐC DĨNH # 3 šñ (1616- 
1673) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lâm, tự Nam 
Cốc, hiệu Tính Nguyện, người xứ Giang 
Âm, Giang Tô, Trung Quốc. Nối pháp 
Thiền sư Thê Vân Hành Nhạc, đời thứ 37 
hệ Nam Nhạc. Trụ trì Hoàng Bá sơn tự. Có 
ngữ lục truyền lại đời. 


NAM DƯƠNG QUỐC SƯ # BỊ 
É 

Thiền tăng Huệ Trung đời Đường trường 
kỳ ở trong hang Đảng Tử, núi Bạch Nhai 
thuộc Nam Dương, nên người đời gọi là 
Nam Dương Quốc Sư. X. Huệ Trung. 


490 


NAM MINH T3 H (1576-1620) 





NAM ĐÀI TỰ # ‡ 3 

Chùa nằm dưới chân núi Trịch Bát trong 
rặng Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. 
Khoảng niên hiệu Thiên Giám (502-519) 
nhà Lương thuộc Nam Triều, Thiền sư Hải 
Ấn mến cảnh núi non đẹp đế nên xây dựng 
chùa này. Niên hiệu Thiên Bảo thứ 2 (743) 
đời Đường, Thạch Đầu Hy Thiên thấy 
cảnh sắc nơi đây rất đẹp, cảnh trí u tịnh 
nên đồi làm đạo tràng, đặt tên là »Nam Đài 
Tự«. Niên hiệu Càn Đạo thứ I (1165) đời 
Tống, Hòa thượng Vô Ngại đến đây lễ 
Phật và xây dựng thêm. Trong 2 đời 
Nguyên và Minh, chư tăng trong chùa tự 
phân chia ra Tự miếu và Tây lang và gọi là 
»Lão Nam Đài«, »ITân Nam Đài«. Chùa 
Nam Đài hiện còn chính là chỗ Hòa 
thượng Đàm Vân cất am ở, vào niên hiệu 
Quang Tự (1875-1908) đời Thanh, trải qua 
nhiều năm gầy dựng, tiếp tục mở rộng tự 
viện. Kiến trúc hiện còn có: Đại hùng bảo 
điện, Tàng kinh lâu (lầu chứa kinh), Phật 
đường, Tổ đường, Thiền đường, Vân thủy 
đường, còn có tắm đá khắc chữ »Thích-ca 
chi Phật« do Thạch Man Khanh đời Tống 
viết và »Kiến Tướng Tháp« tức là mộ tháp 
của ngải Hy Thiên. Tông Tào Động của 
Phật giáo Thiền tông Nhật Bản xem Nam 
Đài Tự là Tổ đình của họ. 


NAM ĐƯỜNG # # 
Hiệu của Thiền tăng Thanh Dục đời 
Nguyên. X. Thanh Dục. 


NAM ĐƯỜNG NGUYÊN TĨNH # 
4° 7L Tế 

Thiền tăng Nguyên Tĩnh đời Tống sau khi 
tham vấn Ngũ Tổ Pháp Diễn đắc pháp, 
sáng lập Nam Đường tại núi Đại Tùy, 
Bàảnh Châu nên người đời gọi là Nam 


Đường Nguyên Tĩnh. X. Nguyên Tĩnh. 


NAM HOA TỰ #4 # 3 

Chùa ở huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng 
Đông, Trung Quốc. Chùa nằm trên núi cao, 
lưng tựa vào núi, trước mặt là sông, cảnh 
trí rất đẹp, được khen là ngôi chùa đứng 
nhất ở Đông Việt. Niên hiệu Thiên Giám 
thứ I (501) nhà Lương, Trí Dược đầu tiên 
xây dựng, có tên là Bảo Lâm Tự. Khoảng 
niên hiệu Nghi Phong (676-678) đời 
Đường, Lục tổ Huệ Năng khai pháp tại 
đây, mở rộng chùa, người học thiền tụ hội, 
pháp đạo hưng thạnh. Hai vị Hoài Nhượng 
và Nam Nhạc nối pháp của Tổ ở chùa này. 
Niên hiệu Thần Long thứ 1 (705), đối tên 
chùa là Trung Hưng Tự. Niên hiệu Cảnh 
Long thứ 2 (708), chùa được xây dựng lại, 
đổi tên là Pháp Tuyền Tự. Đời Ngũ Đại, 
chùa dùng tên cũ là Bảo Lâm Tự. Khoảng 
niên hiệu Khai Bảo (968-975), đời Tống, 
chùa được đổi tên là Nam Hoa Tự. Đời 
Minh, đại sư Hám Sơn Đức Thanh nhận lời 
mời vào núi, hết sức phục hưng. Trong 
Thiền tông gọi chùa này là Tổ đình. Trong 
chùa có Lục tổ điện, trong điện thờ tượng 
Lục tổ, tương truyền là nhục thân của Huệ 
Năng. Ngoài ra còn có 500 tượng La-hán 
bằng gỗ, vẻ linh hoạt như người thật. Chùa 
lưu trữ di vật văn hóa như: Thánh chỉ của 
các bậc Đế vương, Ca sa thêu hình ngàn 
đức Phật, Bát thủy tính, Đại tạng kinh. 
Chùa còn có tháp Linh Chiếu của đời Tống 
xây dựng. 


NAM MINH # #j (1576-1620) 

Thiền tăng đời Minh, họ hàn, người Diêm 
Quan (nay làHải Ninh, Chiết Giang) Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Xa Khê, làm 
truyền nhân tông Lâm TẾ. Khi ra hoằng 


4901 


NAM NHẠC ĐƠN TRUYỀN KÝ 8ï m Hi ## äu 





pháp sư làm Thủ tọa Kính Sơn. 


NAM NHẠC ĐƠN TRUYỀN KÝ # 
+ # 19 ?, 

Ký, I quyền, do Hoằng Trữ biên soạn vào 
đời Thanh, Nam Tiềm bình, được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập 146, trang 893. Sách 
này thuộc pháp thống tông Lâm Tế. Nội 
dung bao gồm lược truyện của các vị được 
truyền riêng trải qua nhiều triều đại kể từ 
đức Thích Tôn đến đời thứ 69 là Thiền sư 
Tổ Ông Hoằng Trữ, mỗi truyện đều có phụ 
theo biểu, bình. 


NAM NỮ # + 

Con cái. Tiết Long Tường Sĩ Khuê Thiền 
sư trong NĐHN q. 20 ghi: »— -Ƒ #E£ # , 
3 lÉ ñ@{.( Ấ + H Zđñ Hñ Z2 3š 9š ) 
#\ bš ÁN 24  #x. — Ba mươi năm sau 
chớ nói Năng Nhân (pháp hiệu của Thiên 
sư ST Khuê) làm hư con cải nhà người. « 














NAM PHỔ ĐÀ TỰ # # !È ‡ 

Năm dưới ngọn Ngũ Lão, thành phố Hạ 
Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, là một 
trong bốn đại thiền lâm ở Phúc Kiến. Được 
xây vào đời Đường, ban đầu gọi là »Phổ 
Chiếu Tự«. Tăng nhân đời Ngũ Đại cải tạo 
và xây dựng lại thành »Tứ Châu Viện«. 
Khoảng niên hiệu Trị Bình (1064-1067) 
đời Tống, sau khi xây cất lại thì gọi lại là 
»Phổ Chiếu Tự«. Cuối đời Nguyên bị 
chiến tranh phá hủy. Đầu đời Minh tăng 
nhân GIác Quang xây dựng lại, sau đó lại 
bị chiến tranh phá hủy. Khoảng niên hiệu 
Khang Hy (1662-1722) đời Thanh, Tướng 
quân Tịnh Hải là Thi Lang xây dựng lại. 
Bởi trong chùa có thờ Bồ tát Quán Âm và 
địa điểm ở phía nam núi Phổ-đà cho nên 
đổi tên là »Nam Phổ-đà Tự«, từ đây trở 


thành thắng cảnh Phật giáo Mân Nam. Có 
những kiến trúc như Tiền điện, Đại hùng 
bảo điện, Đại Bi điện, Tàng kinh các. Đại 
Bi điện hình bát giác 3 tầng theo kiêu nhảy 
tường vượt nóc, toàn bộ dùng đấu củng 
chống đỡ, khung trang trí trên trần rất là 
mỹ quan. Đại hùng bảo điện, Tàng kính 
các tam bảo, Thiên Thủ Quán Âm, tạo 
tượng trang nghiêm sinh động như sống. 
Tàng kinh các chứa giữ Phật kinh, chuông 
đời Tống. Hai bên là lầu chuông trống, 
Thiền đường, Khách đường. Còn có Phật 
học viện Mân Nam do Pháp sư Thái Hư 
lập ra lúc nhậm chức trụ trì chùa này. 


NAM SƠN ĐẢ CỔ, BẮC SƠN VŨ 
#J dì 3T 3ä 3h # 

Núi Nam đánh trống, núi Bắc múa. Nghĩa 
là sự cảm ứng giữa thầy và trò. Vân ÁMôn 
lục, q. hạ (Đại 47, 569 trung) ghi: »Ïñ[i lỗ] 
fầ: 4® 4© 7K†E l8 Eiš. {À2 : 
Bi tị †Ƒ ð JE thị #ÿ s — Sư hỏi tăng: 
Chẳng đụng đến bùn nước, nói thế nào? 
Đáp thay rằng: Núi Nam đánh trồng, núi 
Bắc múa«. 








NAM SƠN KHỞI VÂN, BẮC SƠN 
HẠ VŨ #) ¡) & # 3È vị E 8 

Núi Nam tụ mây, núi Bắc mưa. Núi Nam 
cùng núi Bắc không phải là nghĩa đối lập; 
việc tụ mây rồi mưa xuống là quy luật tự 
nhiên của vũ trụ. Đây là lẫy hiện tượng 
hiện có trước mặt để chỉ bày đương thê cổ 
Phật. Tắc 3 1, Thung Dung lục (Đại 48, 248 
thượng) ghi: »Zš [T] 3E ãñ 2z: 1h Ú ER 
58 EM ÄX.v 7B Ã HỆ? Aš Ít äH v 
Hft2: Bíli#6S. 4L F Rị‹ — 
Vân Môn dạy rằng: Cồ Phật cùng cây cột 
cái tương giao là cơ thứ mấy? Mọi người 
không đáp được. Sư tự đáp thay: Nui Nam 


























492 


NAM THIÊN THIỀN TỰ Eš Z 3# #? 





tụ mây, núi Bặc mưa«. 


NAM SƠN MIẾT TY # 1) # # 
Công án nổi tiếng này được thấy nơi tiết 
Tuyết Phong Nghĩa Tồn thiền sư trong 
NĐNN q. 7 ghi: »S lỆ [: 3: BNšj thị 
— Í£ Ất 5 tr. ì4 % ñã Á ĐJ ?R tí 
#. KRHH: ý4HXEP®XÃ^ 
1Q 14 Xm. 3% F] Đ ‡:  fä ằ lữ 
HÍ . ÍE lí 3*: - Tuyết Phong thượng 
đường, nói: Nam Sơn có con rắn to các 
ngươi cân phải chú ý! Trường Khánh bước 
ra nói: Trong thiền đường hôm nay có 
nhiễu người bỏ mạng, Vân Môn lấy chiếc 
gậy ném trước mặt Tuyết Phong rồi làm bộ 
sợ hãi.« Miết ty gọi đủ là miết ty xà (con 
rắn có mũi con ba ba) ấn chỉ cơ phong 
nhanh nhẹn, hiểm ác. 









































NAM SƠN TỰ # :› 

I. Nằm dưới núi Đan Hà, thành phố 
Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung 
Quốc. Được xây dựng vào khoảng niên 
hiệu Khai Nguyên (713-741) đời Đường. 
Tương truyền nguyên là phủ đệ của Thái tử 
Thái phó Trung Thuận Vương Trần Ung. 
Bởi cung điện quy mô quá lớn nên có kẻ 
mật cáo rằng ông có hiềm nghi tiếm VIỆT, 
tai họa sắp đến thân. Trần Ung có con gái 
tên Kim Hoa khuyên cha nên hiến nhà làm 
chùa, Kim Hoa cũng cạo tóc làm ni, mới 
khỏi được tai họa. Ban đầu gọi là »Diên 
Phúc Thiền Tự«, sau đổi tên là »Nam Sơn 
Tự«. Trải qua nhiều đời đều có tu sửa. 
Những kiến trúc hiện còn là được trung tu 
vào niên hiệu Quang Tự (1875-1908) đời 
Thanh, điện vũ rộng rãi, hùng vĩ tráng lệ, 
tượng khắc tỉnh xảo, phong cách đặc biệt, 
có tên là »Ngũ Bảo«, »Bát Thắng«. »Ngũ 
Bảo‹ là Đại chung, Huyết thư Hoa Nghiêm 


kinh, Phương trượng trà hoa thọ, Bối diệp 
kinh, Tạng kinh. »Bát Thắng« là Đại hùng 
bảo điện, Ngọc Phật điện, Thạch Phật các, 
Thái phó từ, Tu chân tịnh thất, Mai hoa 
viên, Túc viên, Cô nương mộ. Ngoài ra 
còn có Thiên vương điện, Tàng kinh lâu. 
Trong Đại hùng bảo điện có treo một đại 
đồng chung nặng khoảng 700 kg đúc vào 
khoảng niên hiệu Diện Hựu (1314-1320) 
đời Nguyên. Trong Ngọc Phật điện thờ 
một tượng Phật bằng ngọc cao 2m. Trong 
Thạch Phật các có một tượng Phật Di Đà 
lớn bằng đá cao 1 trượng 8 xích, điêu khắc 
tỉnh xảo tỉ mi, hình thái rất giống, là tượng 
được khắc vào đời Đường. Trong chùa có 
đền thờ Trần Thái phó, sau đền có Kim 
Hoa sơ trang các, bởi Kim Hoa đã cạo tóc 
tu hành nơi đây nên còn gọi »Tu Chân 
Tịnh Thất«. Bên ngoài tường có Kim Hoa 
Mộ, người đời gọi là »Cô Nương Mộ«. 

2. Nằm trong công viên Nam Sơn, huyện 
Quý, khu tự trị dân tộc Tráng, tỉnh Quảng 
Tây, Trung Quốc. Xây dựng vào đầu đời 
Bắc Tống, vua Tống Thái Tông từng ban 
ngự thư, vua Tống Nhân Tông ban tặng 
tắm biển »Cảnh Hựu Thiền Tự«. Trước khi 
vua Nguyên Văn Tông tức vị đã từng hai 
lần trụ tại chùa, đề »›Nam Sơn Tự«, xưng là 
chính mạch Nam tông. Chùa y núi cứ động 
mà xây dựng, ngoài cổng có cây Bồ đề, 
trong chùa đường hẹp quanh co tĩnh mịch. 
Còn có văn vật lịch sử như những tắm đá 
khắc đời Tống trở đi và cái chuông sắt lớn 
đúc vào niên hiệu Thiên Thánh thứ 3 
(1025) đời Bắc Tống. 

NAM THIÊN THIỀN TỰ # X Z# 3 
Trên núi Đại Sơn cách thành phố Thạch 


Sư, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc 16km về 
phía tây nam. Bởi chùa có ba tượng đá DI 


493 


NAM THIỀN TỰ 3š $? 





Đà, Quán Âm, Thế Chí khắc trên vách núi 
nên vốn gọi là »Thạch Phật Tự«. Chùa xây 
dựng vào niên hiệu Gia Định thứ 9 (1216) 
đời Tống do tăng Thủ Tịnh quyên góp khởi 
công xây dựng. Niên hiệu Càn Long thứ 38 
(1773) đời Thanh xây cất lại, đổi tên là 
»Nam Thiên Thiền Tự«. Toàn chùa có sơn 
môn, tiền điện, hậu điện, lang viện chiếm 
diện tích hơn 1000nỶ. Đại điện là kiến trúc 
chủ thể theo kiểu mái chồng đỉnh yết Sơn, 
hiên ngang hùng vĩ. Ba pho tượng Phật cao 
lớn tựa vào núi phía sau đại điện đều cao 
6m trở lên, thân rộng khoảng 3m, ngồi xếp 
bằng trên đài sen, đoan trang nghiêm túc, 
béo tốt đẹp đẽ, màu đá trắng tinh như mới, 
đáng gọi là kiệt tác. Chính giữa là Phật Di 
Đà, hai bên là Quán Âm và Thế Chí, người 
đời gọi là »Iây Phương Tam Thánh«. Hai 
bên tượng đá còn có một đôi thạch trụ khắc 
nổi rồng xanh quấn quanh vươn nanh vờn 
bay, tư thế giống như lao nhanh tới. Trên 
vách đá bên phải chùa khắc bốn chữ lớn 
»Tuyền Nam Phật Quốc«, mỗi chữ cao 2m 
do Thái thú Tuyển Châu là Vương Thập 
Bằng viết, nét chữ mạnh mẽ mà thanh tú 
bay bướm. Chùa gần biển phong cảnh u 
nhã. 


NAM THIỀN TỰ # 3# 3 

1. Chùa nằm ở mé tây Lý gia trang, cách 
huyện Ngũ Đài 22km về phía tây nam, 
thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Chùa tọa 
lạc ở phía bắc Hồ Nam, quy mô chăng lớn, 
do sơn môn, Long vương điện, Bồ tát điện, 
Đại Phật điện quanh vây thành một »Tứ 
hợp viện«, mé đông viện là tăng phòng. 
Chùa được sáng lập vào niên đại nào chăng 
rõ, mé dưới đòn dông của Đại điện còn giữ 
một quyền sách ghi chép có thể chứng 
minh được rằng chùa được xây cất lại vào 


niên hiệu Kiến Trung thứ 3 (782). Do vì 
chùa Nam Thiền ở nơi hẻo lánh nên vào 
pháp nạn Hội Xương chùa khỏi bị phá 
hoại, trở thành kiến trúc bằng gỗ đời 
Đường tất cô hiện còn. 

2. Chùa Thừa Thiên ban đầu có tên là 
»Nam Thiền Tự«. X. Thừa Thiên Tự. 


NAM TỐNG NGUYÊN MINH 
THIỀN LÂM TĂNG BẢO TRUYỆN 
đl ® # 9 2# zt i Ñ 1 

Truyện, I5 quyền, do Tự Dung soạn vào 
đời Thanh, Tính Lỗi biên tập bổ sung, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 137, trang 
626. Sách này nhằm tiếp tục bộ »Thiền 
Lâm Tăng Bảo truyện« của Huệ Hồng soạn 
vào đời Tống, thu thập truyện ký của các 
thiền tăng nổi tiếng từ niên hiệu Kiến 
Viêm thứ I (1127) đời Tống đến niên hiệu 
Thuận Trị thứ 4 (1647) đời Thanh, tổng 
cộng là 94 thiên. Mỗi thiên là hợp truyện 
của 2 người hoặc 3 người, tất cả là 97 
người. Sự sắp đặt của truyện ký chẳng 
nương theo tông phái pháp hệ mà căn cứ 
vào niên đại. Bắt đầu từ Thiền sư Phật 
Đăng Tuần, kết thúc nơi Thiền sư Xuy Vạn 
Chân ở Trung Châu, là sử truyện Thiền 
tông từ thời Nam Tống đến cuối đời Minh. 
Quyền thủ có lời tựa của Lâm Hữu Vương, 
Tôi Binh Cảnh cho đến bài tựa tự kế lý do 
làm sách của Tự Dung. Quyền cuối có Hậu 
tự của Tính Lỗi viết vào năm Khang Hy 
thứ 3 (1664) đời Thanh cho đến lời ký ghi 
khắc lại vào năm Khang Hy thứ 24 (1685). 


NAM TUYỂN SƠN # # ,h 

Núi nằm ở huyện Quý Trì, tỉnh An Huy, 
Trung Quốc. Vào đời Đường, Thiền tăng 
Phổ Nguyện tham vấn nơi Mã Tổ Đạo 
Nhất; sau khi đắc pháp sư trụ núi này, hơn 


494 


NAO*% 





30 năm chưa từng xuống núi. Về sau, nhận 
lời mời của Thái thú Tiền Trì Dương là 
Lục Công Thần, Hộ quân Bành thành là 
Lưu Công, sư xuống núi xiển dương tông 
phong, tăng tục tụ hội, số chúng thường 
theo sư khoảng vài trăm người. 


NAM TUYỂN THIỀN SƯ # # z# f 
Thiền tăng Phổ Nguyện đời Đường hoằng 
pháp ở núi Nam Tuyên, Trì Dương, nên 
người đời gọi là Nam Tuyên Thiền sư. X. 
Phổ Nguyện. 


NAM TUYỂN TRẢM MIÊU #› # #ƒ 
ấu 
Nam Tuyển chém mèo. Công án nổi tiếng 
này được thấy nơi tiết Nam Tuyền Phổ 
Nguyện thiền sư trong NĐHN dq. 3 ghi như 
sau: »ifJ [X| ?R DỊ Bị 3£ 3f Ấ$ 7ú. lữ 3S 
Z. HEFHl: lễ f8 HỊ ‡t ly $i 0ú , 
1l + 8l N[ tĩí ầl 1U.  #šJ. ñỤ f 
li Z. đt M Hjk B8. lữ 5Š Bf äñ 2 
MỊ 7 Mà 54 L li tị. ữữ 
H: ###. KH X f8 ấ 7 th. 
Trong pháp hội Nam Tuyển, do nhà 3 ng 
tranh con mèo với nhà tây, sư bắt gặp cảnh 
này, liễn bảo với chư tăng rằng: Nói được 
thì cứu con mèo, bằng không nói được thì 
sư sẽ chém con mèo. Trong chúng không 
có ai nói được, sư liền chém con mèo. 
Triệu Châu từ ngoài bước vào, sư kể lại 
chuyện ấy cho Triệu Châu rõ. Châu bèn 
cởi chiếc giày đội trên đầu đi ra. Sư bảo: 
Nếu có ngươi ở đây thì cứu được con mèo 
rồi.« Công án này ân dụ cần phải cắt đứt 
vọng niệm phân biệt. 















































ŸH ,¡I„ 
Xử §n 









































NAM VIỆN #) t# 
Thiền tăng Huệ Ngung đời Ngũ Đại trụ 
Nam Viện trong Thiền viện Bảo Ứng, nên 


lây Nam Viện làm hiệu. X. Huệ Ngung. 


NAN DỊ ‡& ở 

Trói buộc, giày vò. Tiết Chương Nghĩa 
Đạo Khâm Thiền sư trong CĐTĐL q. 25 
ghi: »4# 2k 1š ® 7 {E {Ej#.. # #1 ñW 
#Ị ì[ ỳb ĐH. ý EH }w jN; TP. ÍT7 fÈ 4 
À 4® 4H là MÈ. {HE L 4 
Hùh. -Ƒ 2 ?? fIl ñR H 5ä. L "h ñJ 
2 lã H\. TE fS II ấf #Z Ä# 2ð › — Các 
ông đến đây đứng đề làm gì? Thiện tri thức 
nhiễu nh cát thường làm bạn với ông, đi 
đứng ngôi năm không hê xa lìa, chỉ cân 
ngôi yên trên giường thiên thì thiện tri thức 
ở mười phương tự đến tham vấn. Vì sao 
Thượng tọa không chịu tin mà để có nhiễu 
trói buộc như vầy?« 











l> l> 








NAN PHÙNG KHOÁI TIỆN 3£ :‡£‡ 
x4 

Cơ duyên ngộ nhập khó được, cơ hội khó 
gặp. Tiết Thái phó Vương . Diên Bân 
trong LĐHY q. 26 ghi: »Ä 3Š ?f 2z: +: 
X4 đã Ä 1 *H „ ® Sš . # % ột )h Jấ 
HỊ ‡H 1H &¿ Z4 2 # 3š, ME ÝE Mr HE. % 
%3 #í fE 8l E RE. ? lý R l], {H 
MỊ MỊ Äš 2. fJ #? ld Z ®l.V T 
\ #f 1ã. — Đại Quy Triết nói: Vương 
Thái phó giống như Tương Như chiếm lại 
viên ngọc, nổi gián tóc dựng lên chạm mũ; 
Minh Chiêu cũng chẳng nhẫn nhịn nổi. Cơ 
duyên ngộ nhập khó được. Đại Quy nếu là 
Thượng tọa Lãng, đương thời bị hỏi, chỉ 
cười to ha hả. Sao vậy? Thấy mà chẳng 
nhận lấy, ngàn năm khó quên«. 








EÀ 








= 












































NAO 3X 

Uốn nắn, kiếm chuyện. Tiết Bách Nham 

Minh Triết Thiền sư trong NĐHN q. 5 ghi: 
»3# 1l #i #€ ⁄x. Hl EHl: “l lÚ ƒÊ# ÀÁ 











495 


NẠP 3# 





l‡ ! — Dược Sơn đang xem kinh, Sư nói: 
Hòa thượng thôi uôn năn người đi !« 


NẠP 

Còn gọi: Nạp fử, nạp tăng. Tiết Đâu Suất 
Tùng Duyệt Thiền sư trong NĐHN q. 17 
ghi: »JJ lf 2š * l H. $3 #UL 3M ñB Z 
đZï #l! ẨIl l . — Ban đâu đứng đầu chúng 
tăng nơi Đạo Ngô, lãnh đạo vài Thiên tăng 
yết kiến Hòa thượng Vân Cái Trí.« 























NẠP BẠI KHUYẾT #4 & #+ 

Bị thua, làm cho khổ. Tiết Hoa Tạng Trí 
Thâm Thiền sư trong NĐHN q. 12 ghi: »#t 
5# +. ## W AYÙY. ?Mm Hh ấ] X. 
Bể “Z ?J W. UỊ † 2L. l§ + 3 
lÈ. — H ÑÄ ®?. AM ñ H-ữN  — Đâu 
Suất giáng sinh, Song Lâm thị tịch, đào đất 
tìm trời, đóng định vào hư không. Bốn 
mươi chín năm vãi đất tung bụi, hơn ba 
trăm hội bị thua mắt rồi«. 





























NẠP KHOẢN #3 # 
Hàng phục. Tiết Thị Dục Tạng Chủ trong 


















































Duy Tắc ngữ lục q. 3 ghi: »£ 3? fí # fñ 
lệ Hết. Ti Hừ ñ f ñđ ÈH , íI ? Ti li 
ÑM ẤX 2. 3Ì f§ # 3š 2: R8 Ít Hs 

















— Nếu ngươi có tài thao lược, quản lý chư 
Phật chư Tổ. Các ngài có phần bị hàng 
phục trước mặt ngươi, các ngài xin tha 
mạng trong tay ngươi mà không biết tại 
saof«. 


NẠP KHUYẾT #4 # 

Gọi đủ: Nạp bại khuyI. Bị thua. Tiết 
Thiên Đồng Hàm Kiệt Thiền sư trong 
NĐNN q. 12 ghi: » [- 3⁄2, 5# 3 ƒ lš lề 
ấm v HỤ El: 3š fỦ 2Ä #.  #R-'H2b 
f ìh 5. Út ve ƒW ll| JÈv 
% ẤM Hị — L nản J HỆ Ah › 

















-E 
1U % 


Thượng đường, cử công án ›Bà già đốt 
am‹, sự nói: Công án này, trong tùng lâm 
f† CÓ người niêm đề. Ti hượng tọa Kiệt xé 
toạc da mặt, chẳng khỏi bị thua một phen, 
cũng cần các nơi kiểm điểm«. 


NẠP PHẠN A SƯ #3 4 ET Ép 

Thầy chùa ăn hại, là lời trách mắng các 
tăng sĩ giống như cái thùng cơm. Ván Môn 
quảng lục q. thượng ghi: »Í{Ðl 3š Äš ÙÄ # 
JH. + šl JK L ấ# 8w lH HỤ. 3l {E J# 
È ã1# jš.. -— Bọn phá hoại Thiển tông 
chính là bọn thây chùa ăn hại ngồi trên 
giường thiên, đâu có gì đáng nói với bọn 
họ«. 




















NẠP TĂNG (NẠP TỬ) # 4# (4 #) 
Người xuất gia, Tăng hành cước. Minh 
Giác ngữ lục q. I ghi: »‡? 2 ï !h #ï ®Š 
ñJ ® 5% lẻ. %4 HHỊ Rá 'H F Z ÿÑ§¿ HH 
2 2 3 ll. 3ã 2È 34 Â.. _— Nếu nói 
trong lời có vang, trong câu hiện cơ, còn 
là phương tiện tiếp dẫn hàng trung hạ, đối 
với tăng hành cước lão luyện còn cách xa 
lắm vậy!«. 



































NẠP TĂNG BA TY 3 4# 6. 8 

Chỉ cho đạo pháp, cơ phong nhà thiền. Tiết 
Kiền Phong Huệ Viên Thiền sư trong 
NĐHN q. 18 ghi: »š# R§ 1E 2X. 3 fấ 
mm ø THỂ IŠ 3E 5í BÀ HỶ. bã HÀ Hữ Hữ. — 
Chính tông Đ/_ ]-ma, đạo pháp nhà thiên, 
hởi ôi kẻ mê cả bây, mắt mở mà ngủ gật!« 

















mm 








NẠP TĂNG HÀNH CƯỚC SỰ 3 4š 
Mu. 

Còn gọi: Nạp y hạ sự, Nạp tăng bản phận 

sự. Thiền tăng hành cước lấy sự tham vấn 
làm việc tu học căn bản, và lây VIỆC giải 

thoát sinh tử làm mục đích cho cuộc đời tu 


496 


NĂNG GIẢI §§ ## 





của mình. Cho nên nạp tăng hành cước sự, 
tức chỉ cho việc lớn giải thoát sinh tử. 


NẠP TĂNG MÔN HẠ 3% 1# f1 'F 
Chỉ cho môn đình thiền tông, nhà thiền. 
Tiết Bắc viện Thông Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 13 ghi: »ZŠ — 3# Z1 ?? 
2Ä #ùo X: đií8 T ẤN HE. 1K HÀ 
⁄II #É . 5H *h fl ƑÍ F 4í? R J8 4 ? 
— Khẩn cấp hơn cả là phải bỏ bót việc, dứt 
khoát phải vô tâm đi. Học được ngàn vạn 
điêu cũng là tri giải, cùng với nhà thiển có 
Ø! dính dáng!« 





` 












































NẠP TĂNG NHÃN TÌNH 3 4# 1# 
Bi 

Con mắt trí huệ của thiền tăng có thể thấy 
rõ tự tâm bản tính. Tiết Định Sơn Duy Tố 


đít L ñ. li Đề X # BÀ RŸ. DH HR lấ 
lH v — Chính tông Đạt-ma đạo pháp của 
nhà Thiên. Than ôi! Kẻ mê thành bẩy, mở 
mắt ngủ gục l«. 




















NẠP Y HẠ SỰ #› #4 T # 


Chỉ cho việc lớn trong nhà thiền, minh ngộ 
tâm địa, siêu thoát sinh tử. Phẩn Dương 
ngữ lục q. thượng ghi: »[ñ] lỊI {nh 2¿ 3Ñ 2 
F3f. lữ 2 # 2 Z8 l. — Hỏi: Thế 
nào là việc lớn trong nhà thiên? Sư đáp: 
Gã nghèo rớt mùng tơi.« 











NĂNG #š 
Như thế, vậy mà như thế, hàm ngữ khí 


nhân mạnh. Tiết Quán Khê Hoà Thượng 
trong NĐNN q. 3 ghi: »fƒ ft ƒ# 2} ® , 


























sơn chủ trong NĐHN q. 10 ghi: »2? Z2 2#? 
21” #?. 1H ñ#⁄ HH % # E. fM ñữ 

















Hổ ff Hệ. #l E1: KƑ fW 2# HỊ! HỮ 


















































4H f3 %4 3%. bR Jjã Í Mì. JW& HỊ Bỉ 
NỨ v 2K HH [H ‡jj. đš ?J — Bồ. Hã ƒE 
3H Tlt HR HH . Ấñ Ấñ 4 Ìm #4 5. Tị BÀ 
}*tU SMl. f BH 32 W 3# mĩ. — Nếu 
muốn tiết kiệm sức lực đề dễ lãnh hội, chỉ 
cân biết giữ quê cha đất tô thì có thể nối 
được nghiệp nhà, giải thoát mọi nơi, ứng 
dụng hiện tiền, trời đất động cội nguồn, 
vạn vật cùng một thể, gọi là con mắt trí 
huệ của thiên tăng nói liền không lọt mảy 
tóc. Giả sử nơi đây không rõ, chỉ tự đắng 
cay một mình. « 


























NẠP TĂNG TY KHỔNG 3 4# # 3U 

Còn gọi: Nạp făng đỉnh môn, Nạp tăng 
nhãn tình. Lỗ mũi của nạp tăng. Chỉ cho 
vật rất quan trọng của người tu hành Phật 
đạo, tức là cơ phong đạo pháp của nhà 
Thiên. Tiết Càn Phong Huệ Viên Thiền sư 
trong NĐHN 4q. 1§ ghi: »i# #š IE 5. 3M 





























H: 3543 # #:. fl 12 # ffil. H 
Fl: f# # H #‹: - Có vị tăng từ ngoài 
cửa bước vào, sư liền hét. Tăng nói: Lý do 
hay nhỉ! Sự nói: Cũng còn cần cây gậy. 
Tăng cáo từ rồi bước ra. Sư nói: Sao mà tự 
tại như thế l« 











NĂNG GIẢI $È. # 


Bản lĩnh. Tiết Nam Tháp Quang Dũng 
Thiền sư trong TLTBT q. 8 ghi: »kj 7# 
MH. Bê X3. TT —= # @€ñmm.. MU ñế 
nữ Ea bị 2U AƑ Íí P# fẩ.v SE 4s TE 
Z4 8®. h 5. 4X H: # 
'H fà NÑ\ tH! — Năm lên bảy, sư thuộc 
lòng kinh Thi, Lễ, hiểu được đại ý. Mười 
ba tuổi, hễ sự học tập kinh luận nhất định 
là giảng giải được. Chùa Khai Nguyên có 
1 vị tôn túc, sử quên mắt tên, thấy Dũng có 
bản lĩnh khác thường, mới khen rằng: Đây 
là bậc tài giỏi trong đạo pháp!«. 






























































497 


NĂNG HÁẢI §š ⁄# (1886-1967) 





NĂNG HẢI $š ‡# (1886-1967) 

Thiền tăng hiện đại, họ Cung, tên Học 
Quang, tự Tập Hy. Người xứ Miên Trúc, 
Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 1924, sư đến 
chùa Thiên Bảo huyện Bồi Lãng theo ngài 
Phật Nguyên xuất gia, rồi đến nương Hòa 
thượng Quán Nhất thụ giới cụ túc. Năm 
1935 nhận chức phương trượng Quảng TẾ 
Mao Phùng ở núi Ngũ Đài. Về sau, sư lập 
pháp hội ở các nơi: Bắc Kinh, Võ Hán, 
Thượng Hải, núi Ngũ Đài để giảng kinh 
hoằng pháp. Năm 1953, sư được chọn làm 
Phó hội trưởng Hội Phật Giáo Trung Quốc. 
Về già sư an cư ở cầu Thanh Lương, núi 
Ngũ Đài, dẫn đầu tăng chúng phát huy 
truyền thống »Một ngày không làm, một 
ngày không ăn« của Tổ Bách Trượng. Sư 
vừa trồng rừng quanh chùa vừa giảng kinh 
hoằng pháp, giữ gìn nông thiền và chú 
trọng đến quy củ của Thiền tông. 


NĂNG NHÂN TỰ # 4+ ‡ 

1. Chùa nằm dưới ngọn Đơn Phương trong 
hang phía tây cửa núi Nhạn Đãng thuộc 
tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tương 
truyền Nặc-cự-na là Tổ khai sơn núi này. 
Niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ I 
(976) đời Tống, có vị tăng tên Toàn Liễu 
vào núi cất am đề ở, đề tên là »Phù Dung 
Am«. Niên hiệu Hàm Bình thứ 2 (999) mới 
bắt đầu xây cất điện vũ, chư tăng trong 
chùa dâng tháp Bá Bảo, được vua ban hiệu 
là »Ihừa Thiên Tự«. Niên hiệu Thiệu 
Hưng thứ 12 (1142), Quận thú là Diễm 
Khâu Hân vâng lệnh vua đổi tên là »Năng 
Nhân Thiền Viện« và trở thành đại đạo 
tràng của núi Nhạn Đãng. 

2. Chùa ở đường Dân Đức thành phố Nam 
Xương tỉnh Gnang Tây, Trung Quốc, được 
xây dựng khoảng niên hiệu Thiên Giám 


(502-519) nhà Lương thuộc Nam Triều, 
ban đầu chùa có tên là »Thượng Lam Tự«, 
sau đổi thành »ĐÐại Phật Tự«... Khoảng 
niên hiệu Khai Nguyên đời Đường (713- 
741) được đổi tên là »Khai Nguyên Tự«. 
Bắt đầu vào niên hiệu Đại Lịch thứ 4 
(769), vị thiền sư nổi tiếng là Mã Tổ Đạo 
Nhất đã ở chùa này tiếp hóa người học, 
thiền tăng tấp nập kéo đến khiến chùa này 
trở thành đạo tràng nồi tiếng hoằng dương 
thiền phong của Mã Tổ Đạo Nhất. Khoảng 
niên hiệu Đại Trung (847-860), chùa đổi 
tên là »Thượng Lam Viện«. Niên hiệu 
Hàm Bình (998-1003) đời Tống, chùa lại 
đổi tên là »Thừa Thiên Tự«. Khoảng niên 
hiệu Chính Hòa (1111-1118) lại đổi tên là 
»Năng Nhân Tự«. Niên hiệu Cảnh Thái 
(1450-1456) đời Minh, chùa được đổi tên 
»Hựu Thanh Tự«. Năm 1929, đổi tên là 
»Hựu Dân Tự«. Kiến trúc hiện còn là do 
đời Thanh trùng tu. Trong chùa có tượng 
Phật to bằng đồng, thân cao 5,4m nặng 18 
tấn, còn có một Đại đồng chung cao 2,Ïm 
nặng độ Š tấn, được đúc vào niên hiệu 
Cảnh Đức đời Đường (967), được treo trên 
lầu 4 của Hoa Nham Thạch Phương, lầu 
này nằm bên phải chùa. 

3. X. Thừa Thiên Viện. 


NĂNG SỞ #È Øƒ 

Năng chỉ cho pháp tự động, là hướng chủ 
động. Sở chỉ cho pháp bất động, là hướng 
bị động. Hai hướng đối đãi này gọi là 
»Năng sở«. Nhà thiền cho rằng thứ đối đãi 
này là do vọng tâm phân biệt tạo thành. 





























Đoạn TẾ Tâm Yếu: »ÌN #} 4» — ĐJ 
{R là. %í ñl Hữ 2X. 4 EU HU 3, ZÂ 








4 bB 2ï Mề 1). f PT tĩ N v +; Ä 
†ầ ; — Thân tâm trong ngoài tất cả đểu 
buông bỏ, giống như hự không, không có 


498 


NÊ NGƯU NHẬP HÁẢI ÿ ?P ^ ‡# 





chô để năm bái, sau đó tùy phương ứng 
vật, năng sở đếu quên, áy là đại xả«. 


NĂNG SỞ SONG TUYỆT #š Zƒ #È 
Quét sạch cả hai bên chủ động (năng) lần 
thụ động (sở), cũng chính là dẹp trừ tâm 
đối đãi phân biệt. Chương Thiên Thai sơn 
Trấn Quốc Đại sư Trừng Quán »đáp 
Hoàng thái tử vấn tâm yêu« trong CĐTĐL 






































q. 30 ghi: »4§ £° 4 2š lỤ 2í MU. RẺ 
JE MT: ñ&  # Ấ. li Ẩ 7F đí RỊ ẤX 
#í Hị li s.— bên trụ không trước, 


chẳng nhiếp chẳng thâu, phải trái cùng 
mắt, năng sở đêu hết. Cái hết này cũng 
văng lặng thì trí huệ hiện tiên.« 


NĂNG TÔNG #š #% 

Chỉ cho Thiền tông Nam tông của Lục tổ 
Huệ Năng sáng lập. Thần Tú truyện trong 
TCTT q. 8 ghi: »X F fñfữ ft Hi, đ5 
2® 2R jã 4L. ñế 24 j Hi. — Thiên hạ 
loan truyền đạo Thiên, cho rằng Tú Tông ở 
phương bắc, còn Năng Tông là ở phương 
naw«. 





NÊ ĐA PHẬT ĐẠI # # ## % 

Còn gọi: Thủy trưởng thuyền cao. Nê (bùn 
đất) dụ cho chúng sinh, người học đạo. 
Phật, dụ cho cơ lược tác dụng của bậc thầy, 
thiện tri thức. Tỷ dụ người phụ giúp càng 
đông thì sự thành tựu càng lớn. Thiền tông 
mượn từ này để chỉ cho cơ dụng của bậc 
thầy ứng với căn cơ chúng sinh, học nhân, 
mà tự tại tiếp hóa. Tắc 29, Bích Nham lục 
(Đại 48, 169 thượng) ghi: »ll 24: Bỗ {b 
2% (Ññ fñữ X4 f. % ññ Ứ§. H ìš fl Z 
2À. l 8 S3. ®k R lữ. 
# lÈ X..)-— Đại Tùy nói: Mặc kệ nó! 
(Mũi tên trước còn cạn, mũi tên sau sâu 














hơn, chỉ cái ấy mà bao nhiêu kẻ dò tìm 
chăng được. Nước dâng thì thuyền lên, đát 
nhiều thì Phật to)«. 


NÊ ĐOÀN #%. R 

Nguyên chỉ cho cục đất, nắm đất; Thiền 
tông dùng từ này để chỉ cho tình hình 
người học Thiền không đủ trí tuệ sáng suốt 
đê phá trừ phiền não vọng chấp. Ngoài ra, 
năm nặn cục đất gọi là Lộng nê đoàn; 
Thiền tông dùng từ Lộng Nê Đoàn để chỉ 
tình hình quở trách Thiền tăng vướng mắc 
phiền não vọng chấp. Tắc 82, Bích Nham 
lục (Đại 48, 208 hạ) ghi: »⁄4 ! g lết lu 
Xl{ ( 2# W BỊ ƒE Tl l. Bã h BỤ đã › 
11 3U 1 2 ) . — Chẳng đập nát vụn thì 
càng thêm tỳ vét (Vướng mắc làm gì? Còn 
lải nhải nữa, tội lỗi đây trời)«. 























Lại, kẻ nắm nặn cục đất gọi là Lộng nê 
đoàn hán; trong Thiền lâm dùng từ này để 
trách mắng người học Thiền dùng tình 
thức để phân biệt tư lương, tính toán tư lự: 
Đồ chậm lụt. # Đường lục, q. 6 (Đại 47, 
1026 trung) ghi: »Ïfi ÑX HÀ  F À 
J£? 1H H & 7E Ỳ BỊ l. — Chiêu nói: 
Muốn biết nửa người chăng? Cũng chỉ là 
đồ chậm lụt. 











NÊ NGƯU NHẬP HẢI # 2 ^. ‡# 

Con trâu đất chìm xuống biển. Dụ cho mất 
dấu vết, không tin tức; có nghĩa là một đi 
không trở lại. Nê Ngưu (trâu đất) dụ cho 
tác dụng suy tư phân biệt. Hải (biển): Pháp 
tính bình đẳng. Thiền tông dùng cụm từ 
này để chỉ cảnh giới của người khai ngộ: 
Vọng tình hòa tan vào chân tâm. Chương 
Long Sơn Hòa thượng trong CĐTĐL q. 8 
ghi: »ïhJ tị X Jñ]: Z#H Mị ?ử fñ {E J# 3l 
#E fE fE Hú tị. ñÿ zx: 3à lẻ Mi fÑ 
“#+f1ÍÀA *% ï #1 4 ®#⁄ lí R‹ -— 




































































499 


NÊ THÂN THIỆT # E # 





Động Sơn hỏi Hòa thượng Long Sơn: Ông 
thấy đạo lý gì mà trụ núi này? Sư đáp: Tôi 
thấy hai con trâu đất chọi nhau rồi chìm 
xuống biển, đến nay không có tin tức«. 


NÊ THẦN THIỆT #. § #£ 

Câu nệ vào ngôn từ. Bài thơ »Tiễn Thủ tọa 
Lân đi trụ Định Thủy« trong MANL ghi: 
»#t 37 1W Ñl Zš¿ ?á l l. Bí 
H T®#.: 3⁄4 # im #H ñ. lï Ƒ Ủ 7 
BỊ. 3J 4 3È JE ïí.. - Kiến lập cương 
tông này, trước mặt quỷ dứt khoái. Lân 
hẳu ta mười năm, phong thái quá siêu 
tuyệt. Tiện tay đẽo vuông tròn, không mắc 
kẹt chữ nghĩa. « 





























NÊ TRUNG TẨY THỔ #. t† # + 
Còn gọi: Nê lý tẩy thổ khói, Nê tẩy nê. Rửa 
cục đất trong nước bùn, càng rửa càng 
thêm đục; dụ cho sự vướng mắc vào ngôn 
từ lý giải, không thể đạt đến mục đích giác 
ngộ. Mật Am ngữ lục ghi: »{T # Í7 Hủ.. 
BH HR JjK JK. #% tị #24 4. 'H 
-k¿ — Sử dụng việc đánh hét như mở mắt 
đái dâm, cử xướng các công án xưa nay 
như rửa cục đất trong nước bùn«. 

Phật Quả ngữ lục q. 2 ghi: »ĩĩ ñJ TL: TE 
fft ®. 3É 3X X 1: #.: — Trên lời nói 
mà hiểu biết như rửa cục đất trong nước 
bùng. 

NĐNN 4q. 16 ghi: »‡h JfÈ 52 ÿ ÿÉ ÿÈ 3Ý - 
- Giơ chùy, dựng phát như lấy bùn rửa 
bùng. 





























NỄ 1t. f8 

Hả. Là ngữ khí từ nghi vấn đặt cuối câu, 
tức nay là chữ »ni H#«. Tiết Nam Tuyển 
Hòa thượng trong TĐT q. 16 ghi: »Hi [l] 





# lễ: 5 ƒ K5 ? ÄÑ BŠ xã: HỆ 
45V =TkTf£tZ “4# %ñr. 




















HH <: + Z HH f4? 3š 5Š Í BJ. — Sư 
hỏi Hoàng Bá: Chiếc nón nhỏ quá? Hoàng 
Bá nói: Tuy nhỏ nhưng chứa cả tam thiên 
đại thiên thế giới. Sư nói: Vậy Vương lão 
sư hả? Hoàng Bá không đáp được. « 














NỄ KHÁN GIẢ HẠT HÁN # £ # 
lễ šš 

Nễ, là chỉ đại chúng trong pháp hội. Giả, 
đồng nghĩa với chữ »Giá« (nầy). Hạt hán, 
chỉ cho kẻ mù. Là thuật ngữ mang ý nghĩa 
chế giễu, có nghĩa là các ông nhìn xem cái 
gã không rõ tông chỉ này. Theo: PQĐTĐ 
của nhóm Từ DI. 


NGA MY SƠN *Ä J8 !› 

Núi nằm trong địa phận huyện Nga My 
tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc; bao gồm Đại 
Nga Sơn, Nhị Nga Sơn, Tam Nga Sơn. 
Trong ấy Đại Nga Sơn là núi chính, cách 
mặt biển 3.099m, cao lớn hùng vĩ. Chu vi 
khoảng vài trăm dặm, núi non trùng điệp. 
Thế núi uốn lượn quanh co như mày ngài 
nhặt mà dài nên được gọi là Nga My. 
Tương truyền nơi đây là đạo tràng thuyết 
pháp linh hiển của Bồ Tát Phổ Hiền. Theo 
lịch sử ở núi Nga My, những vị được 
truyền pháp phần lớn là thiền tăng. Các vị 
như: Triệu Châu Tùng Thâm, Hoàng Bá 
Hy Vận, Nam Tuyền Phổ Nguyện đều có 
đến núi này. Những năm cuối đời Đường, 
Thiền sư Huệ Thông trụ núi này, sáng lập 
chùa Hắc Thủy, còn trùng tu vài ngôi chùa 
Phật, khiến cho Phật giáo tại núi Nga My 
hưng thạnh trở lại. Vào triều vua đời Tống 
rất xem trọng sự phát triển Phật giáo núi 
Nga Mỹ, ra lệnh dựng tượng Bồ Tát Phổ 
Hiền bằng đồng, hiện còn đặt trong chùa 
Vạn Niên, vua còn ban cho ca sa, chuông 
đồng, bình bát. Trong 2 đời Minh và 


500 


NGÂN SƠN THIẾT BÍCH ## !Ì¡ #Ä KÈ 





Thanh là thời kỳ Phật giáo Thiền tông phát 
triển tột bực. Đời Minh xây cất xong: Hội 
Tông Đường, Đại Nga Tự, Tiên Phong Tự, 
Kim đảnh Hoa Tạng Tự. Đầu đời Thanh, 
Quán Chi và Khả Văn, cùng với Thầy của 
họ là Phá Sơn Hải Minh sáng lập chùa 
Phục Hồ. Núi Nga My vốn có hơn 70 ngôi 
tự viện. Về sau trải qua bao phen hưng 
phế, hiện còn vài ngôi thiền tự nổi tiếng 
hơn cả là: Báo Quốc Tự, Vạn Niên Tự, 
Hồng Xuân Bình. 


NGA VƯƠNG TRẠCH NHŨ #$4 # 
3# #U 

Còn gọi: Nga vương cật nhũ. Ngỗng chúa 
biết lựa chọn sữa trong hỗn hợp sữa pha 
nước. Tỷ dụ cho bậc kiến tính biết phân 
biệt rõ chân giả, thánh phàm. Phần Dương 
ngữ lục, q. thượng ghi: » |: ® z4: #ä + 
FÈ ŸL. 4 ]È !§ Äl. — Sư thượng đường 
nói: Ngông chúa biết Wở chọn sữa, vốn 
không phải là loại vịt«. 





NGÃ TRÁNG ‡3\ #+ 

Tâm ngã chấp dôồi dào. Đại Châu ngữ lục 
q. hạ ghi: »Ï 1 ii + ñ 7H. #L 
\ # 1ñ Ef lÑ s — Tâm cao ngạo khinh 
người gọi là ngã tráng, chấp không chấp 
có đều là ngu sỉ.« 





























NGÃ TÙNG LAI NGHI TRƯỚC 
GIÁ HÁN ‡v\ # 4 #£ 3 iš # 

Ta từ trước đến nay đã hoài nghỉ gã ấy 
(không phải là nhân vật tầm thường). 
Không tầm thường có nghĩa là siêu việt 
thiện ác và không thể lấy giá trị hoặc tiêu 
chuẩn thông thường để đánh giá cảnh giới 
phi L3 xg Phần Khám Biện trong Lâm Tế 
lục ghi: »3®f {t. †E b] xã: Z# H X Äš Bš 
f7. f ñ HỊ St {U Bị. Bị 2: 





























lẽ, cực 


‡È f 2k 5É 3í ìä li. — Phổ Hóa nhắc 
cảnh cửa ra, nói: Ngày mai trong viện Đại 
Bi có frai tăng. Thị giả trở về thuật lại việc 
ấy với sự. Sư nói: Ta từ lâu đã nghỉ gã ấy 
(không phải là nhân vật tằm thường)« 





NGẠN TÂN ở 3 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư thờ Thiền sư 
Lạc Phố Nguyên An. Khi Nguyên An tịch, 
chúng thỉnh sư kế tiếp trụ trì. Sau sư đời 
đến núi Điều Nha, Kỳ Châu (nay là huyện 
Kỳ Xuân, tỉnh Hồ Bắc), sư truyền pháp 
cho ngài Đại An Hưng Cô rồi thị tịch. 


NGAO NGAO HƯỚNG NHÂN 4 
số WJ Ả` 

Hay nhiều lời với người khác. Tiết Tục 
Nên Ngôn trong NHQL q. 37 ghi: »H Tí 
J.#XLI. H HỊ 3š MỸ. frƒ tú Bặ Đặt 
HA v 2#? sa HH Z #ƒ lv lỈ nữ Z 3 
ĐÈ HÀ. — Chỉ nên nín hơi chốn núi sâu, 
cam chịu như con ve mùa động. Vì lẽ gì 
hay nhiễu lời với người khác? Nếu được 
biện tài của Mạnh Kha thì cũng chịu nổi 
đớn đau của Giả Nghị«. 






































NGAO NGOA ##£ %, 

Lầm lẫn, sai lầm. Duy Tắc ngữ lục q. 2 ghi: 
»I 1 #t 3 5%. BB j 4 #ñữ. — 
Toàn thân không có chủ tế, tùy chỗ có lẫm 
lẫn«. 
































NGÂN SƠN THIẾT BÍCH 4# ,› 4 
kề 

Còn gọi: Bích lập vạn nhẫn (vách đứng 
muôn thước), Châm trát bất nhập (kim 
đâm chăng thủng). Có 2 nghĩa: 

I. Hình dung cái linh tính sẵn có đứng 
sừng sững như núi bạcvách sắt, không ai 
leo lên được. Bài tựa của Phổ Chiếu trong 


5O1 


NGẬT KHẨN !£ # 





Bích Nham lục (Đại 48, 139 thượng) ghi: 
»#M II 83 BÈ. 3X\ ấU đi U? l Hà 
+.  ã FLH: ®i Xử. §Z 


⁄N 
#% fẩẲ\?  — Núi bạc vách sắt ai dám nghiền 




















dùi? Con muối đốt trâu sắt, không có chỗ l2 


cắm mỏ; không gặp bậc thây giỏi đâu thấu 
được chỗ huyền vi«. 

2. Tỷ dụ cho hành giả tu Thiền đến cảnh 
giới tột cùng của ý thức, cảm giác được 
chỗ cùng đường nhưng không có cách gì 
để thoát ra, giống như bị nhốt vào núi bạc 
vách sắt. Bài kệ thứ 17 trong 108 bài kệ 
Tham Thiền của Thiền sư Phương Tụ 
Thành như Sau: 

2 Kl 7B —. đHị ØJ 2 J) 

ffi bí ?R LH. T fñl| # HÈ 
»Tham thiền đệ nhất 

Vạn quân nỗ lực 

Xung khai ngân sơn 

Tràng đảo thiết bích«. 

»Pháp tham thiên bậc nhất 
Như sức mạnh ngàn cán 

Núi bạc đụng võ toang 

Xô ngã phăng vách sắt. 

Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 








NGẬT KHẨN v£ # 

Nhấn mạnh, xem trọng. Tiết Nghệ Ngôn 
trong NHQL q. 2 ghi: »ã# !H lỆ 2 #X. 
7R 3E %4 ñT Mi É . 72 4 lí ll #? ÃI 
ñR . J ƒj À ỨÑ. TM 2 fMUñg. & 
đi 34 4® là. ÄU ấy ⁄ ấWĩ 2 ® Ẩl , 
Mức th lệ H, 3 TíỊ fE & ñ H- s — Xem kỹ 
ý của ngài Trung Phong cũng chẳng phải 
Ngài hoàn toàn không cho tiệm tu. Khi anh 
































theo học với thiện tri thức, vừa được chỗ 


vào liễn bảo triệt chứng, nhưng đối với tập 
khí thì chưa trừ, trở về nơi tiệm tu thì chưa 
đến, nên ngài Trung Phong mới nhấn 
mạnh lời nói này« 


NGẬT LẠO THIỆT ĐẦU v‡, »# £ 5ã 

Lời trách mắng của thiền sư. Ván Môn 
quảng lục q. thượng: »Ïñ]: ?E ?E ‡R ÿ# RỊ 
c, Phổ: H ñữ = BR. lữ +: 

lẶ 1 M — “Ƒ H-. — Hỏi: Cội nguồn 
sinh tử thì chẳng hỏi, thế nào tam-muội 
trước mắt? Sư đáp: Cái miệng lanh lanh, 
cách đạo rất xa«. 








NGẪU ÍCH # # 
Hiệu của Thiền nhân Trí Húc đời Minh. X. 
Trí Húc. 


NGHI SÁT ‡£ ‡#t 

Nghỉ là nghỉ tình, sát là giết chết mạng căn 
của sinh tử (tức là ý thức), nên phương tiện 
của chư Tổ dùng đề dẫn dắt kẻ hậu học gọi 
là Nghị sát thiên hạ nhân (Giúp cho mọi 
người khai ngộ). 


NGHI TÌNH ## ‡# 

Là trạng thái khi ở trong tâm đề câu thoại 
đầu hoặc công án, tự hỏi mà tự sinh khởi 
cái cảm giác không hiểu, muốn hiểu mà 
không hiểu nổi, cũng chăng lọt vào tư duy. 
Phần lời bình của thiên Kính Sơn Đại Huệ 
Cảo Thiền sư Đáp Vấn trong TQST ghi: 
»Ñ] H +: Íh A 2 # l 6 5S. HH 
7E Ãã II ÍÊ Jế ¿ ñã nà DR SẺ Ni ĐT 
RA & #⁄ Š ñí. T Mi đR TH #§ Z3 ¿ 
— Sự tự nói: Người khác chủ trương trước 
định sau huệ, còn tôi chủ trương trước huệ 
sau định, bởi vì nghỉ tình trên câu thoại 
đâu vỡ thì chẳng câu ›Thôi nghỉ( mà vẫn 
tự được › Thôi nghĩ. 









































NGHI YẾN “4š # (876-990) 

Thiền tăng đời Tống, họ Hứa, người xứ 
Ngô Hưng (nay thuộc Hồ Châu, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Sư du phương tham 


502 


NGHĨA HẢI 3 ⁄# 





vấn khắp nơi, cuối cùng nối pháp Thiền sư 
Cảnh Thanh Đạo Phô. Sư ở chùa Điều Cự, 
Hành Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang), 
được Ngô Việt Trung Ý Vương rất khâm 
kính ban hiệu »Khai Minh Thiền sư«. 
Tống Thái Tông xuống chiếu mời sư vào 
cung, thưa hỏi về thiền định. Sư đối đáp 
ngắn gọn, khế hợp với ý Vua. Sau đó sư 
được rước về núi, xe cộ hộ tông đầy nghẹt 
cả đường. 


NGHĨ BẤT NGHĨ #‡ % #‡ 

Còn gọi: Ngiĩ nghị, nghĩ nghĩ. Do dự, chần 
chừ. Tiết Thái Bình Huệ Cần Thiền sư 
trong NĐNN q. 19 ghi: »Íi % rH PJ ZR đủ 
# x8. HHúH # #8 Á #. f 














À»› HH j8 El:  J#? th l 4` lí v 
Hịi HỊI †JƑ HỊ . — Ở rong thất, sư dùng con 


xúc xắc 6 mặt, mỗi mặt đều viết chữ 2A 
Tăng vừa vào cửa, sư liền ném con xúc xắc 
ra, hỏi: Hiểu không? Tăng do dự, sư liền 
đánh rồi đuổi ra«. 


NGHĨ HÀN SƠN THỊ #‡ 3% ›l; ‡‡ 

Thị ca biệt tập, I quyền, do Trung Phong 
Minh Bản soạn vào đời Nguyên, được xếp 
vào 7zung Phong quảng lục tập 17. Minh 
Bản phỏng theo Hàn Sơn Thị làm 100 bài 
thơ luật, trình bày về chỉ yếu tâm tính tham 
thiền, khải phát sơ tâm của người học. 


NGHĨ TÂM TỨC SAI, ĐỘNG 
NIỆM TỨC QUAI #‡ »› fp š # 4 
R 4E 

Vừa khởi suy nghĩ đắn đo là đã trái với 
thiền pháp. Lâm Tế ngữ lục ghi: » ?8 › 
ÑJ ìš ® #Z Á 5 2) j 2 1 J..  k 
ki bit in tt À 2í HR Xế 8Ù. 
RỊ ÿ# 2š ÿš . ð lùb HỊ 3. #) 2 RỊ 
36 s — Đại đức, kà đây là chỗ người học 








ra sức mà chăng lộ tin tức, như đá nháng 
điện chớp mà còn vuột qua. Nếu người học 
do dự thì chẳng dính dáng. Vừa khởi suy 
nghĩ đắn đo là đã trái với thiển pháp«. 


NGHĨA DOẤN š, # (1220-1275) 
Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Hàn Sơn 
Nghĩa Doãn, đệ tử của Hy Huyền Đạo 
Nguyên. Vào niên hiệu Bảo Hựu thứ I 
(1253) sang nhà Tống (Trung Quốc) theo 
ngài Thiên Đồng Nghĩa Viễn học thiền 
pháp. Vào niên hiệu Cảnh Định thứ Š 
(1264) lại sang Tống, đắc pháp nơi Thiền 
sư Tịnh Từ Trí Ngu, đời thứ 19 hệ Thanh 
Nguyên, đời thứ 3 tông Tào Động Nhật 
Bản. Niên hiệu Hàm Thuần thứ 3 (1267) 
trở về nước, khai sáng chùa Đại Từ nỗ lực 
hoằng dương tông Tào Động. 


NGHĨA GIỚI š. 2` (1225-1280) 

Thiên tăng Nhật Bản, gọi đủ là Triệt Thông 
Nghĩa Giới. Niên hiệu Khai Khánh thứ l1 
(1259) sư cùng với Thiệu Minh Đồng Kỳ 
sang nhà Tổng (Trung Quốc) tham yết các 
thiền lâm nổi tiếng như Kính Sơn, Thiên 
Đồng, đắc pháp nơi Thiền sư Hành Tú, đời 
thứ 20 hệ Thanh Nguyên, đời thứ 3 tông 
Tảo Động Nhật Bản. Niên hiệu Cảnh Định 
thứ 3 (1262) cùng với Tịnh Chiếu Nhất 
Đạo trở về nước. Trụ trì chùa Vĩnh Bình. 


NGHĨA HẢI š. ;# 

Thiền tăng đời Tống, người xứ Tráp 
Xuyên (nay là huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Đạo Tế, thuộc tông Pháp Nhãn. Ban đầu sư 
trụ chùa Báo Ân. Về sau, sư dời đến Minh 
Châu (nay là huyện Ninh Ba, tỉnh Chiết 
Giang) ở chùa Thụy Nham. 

Có vị tăng hỏi: »Thế nào là gia phong của 


503 


NGHĨA HOÀI & ‡# (oo3-1064) 





Hòa thượng?«. Sư đáp: »Không giấu 
giếm«. 


NGHĨA HOÀI š. !Ò# (993-1064) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trần, người xứ 
Đông Thanh (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc. Sư xuất gia ở chùa Cảnh Đức, 
Kinh Sư. Khoảng đầu sư tham Kim Loan 
Thiện, còn yết kiến Diệp Huyện Tỉnh đều 
chăng khế. Cuối cùng nối pháp Thiền sư 
Tuyết Đậu Trọng Hiển, thuộc tông Vân 
Môn. Sư ra hoằng pháp trụ chùa Thiết 
Phật, sau đời về chùa Thiên Y ở Việt Châu 
(nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết 
Giang) sư 5 phen dời chỗ, nhưng đến nơi 
nào cũng làm hưng thạnh tông Vân Môn. 
Thụy hiệu »Chấn Tông Thiền sư«. Tác 
phẩm: Thiên Y Nghĩa Hoài Thiên sư ngữ 
lực 1 quyền. 


NGHĨA HUYỀN š. % 

I. Thiền tăng đời Đường (787-867), Tổ 
tông Lâm Tế, họ Hình, người xứ Nam 
Hoa, Tào Châu (nay là huyện Đông Minh, 
tỉnh Sơn Đông) Trung Quốc. Thuở bé có 
chí xuất gia, sau khi cạo tóc thụ giới sư 
nghiên cứu Kinh, Luật, Luận. Ban đầu sư 
sang núi Hoàng Bá yết kiến Thiền sư Hy 
Vận, rồi yết Đại Ngưu, tái tham Quy Sơn 
Linh Hựu, sau đó trở về chỗ Hy Vận núi 
Hoàng Bá, ngộ được bản nguyên, được ấn 
khả và nối pháp Hoàng Bá. Năm 854 lập 
viện Lâm Tế ở Trấn Châu, hoằng dương 
thiền pháp, hình thành tông Lâm TẾ, người 
đời gọi là Lâm Tế Nghĩa Huyễn, thiền 
phong thắng tắt, cơ phong cao vút. Sư đưa 
ra phương pháp chỉ dạy và nguyên tắc 
nhận thức gồm có: Tứ liệu giản, Tứ tân 
chủ, Tứ chiếu dụng. Thụy hiệu »Huệ Chiếu 
Thiền sư«. Tác phẩm: Trấn Châu Lâm TẾ 


Huệ Chiếu Thiên sư ngữ lục (người đời gọi 
là Lâm TẾ ngữ lục) 

2. Thiền tăng đời Minh (1526-1605), họ 
Cổ, hiệu Cổ Cảnh, người xứ Vân Trung 
(nay thuộc huyện Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây) 
Trung Quốc. Xuất gia từ bé, sau đến Bắc 
Kinh thụ giới cụ túc. Sư ngưỡng mộ thiền 
pháp, tham yết các thiền sư trong nước, 
phát minh tâm địa. Sư nghĩ phúc huệ chưa 
tròn, công hạnh chưa đủ nên trở về quê 
rộng làm Phật sự. Sư còn sáng lập Thiền 
viện Phổ Hưng, làm vị Trụ trì khai sơn đời 
thứ nhất. 


NGHĨA KHÔNG š, # 

Thiền tăng đời Đường. Sư thờ Thiền sư Tè 
An ở Diêm Quan làm thầy, thấu suốt áo chỉ 
thiền Nam Tông, được Ngài cho làm 
Thượng thủ. Khi ấy (839) Quất Hoàng hậu 
(Nhật Bản) nghe đồn nước Đại Đường có 
Phật Tâm Tông nên sai sứ sang Trung Hoa 
yết kiến ngài T An. Sứ giả truyền đạt ý 
của Hoàng hậu. Tễ An sai Nghĩa Không và 
Đạo Phưởng sang Nhật Bản. Quất Hoàng 
hậu rất vui, triệu vào cung hỏi thiền. Sư tấu 
đối nhằm tuyên dương tông chỉ. Hoàng hậu 
cho xây chùa Đàn Lâm và mời Nghĩa 
Không khai sơn. Quan chức trong triều 
tham vấn Sư rất đông. Sau vài năm, đáp lời 
mời của đàn việt ở Trung Quốc, sư liền trở 
về nước. Năm sinh năm mắt không rõ. 


NGHĨA NĂNG š ?È 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Đạo sư Báo 
Từ Hành Ngôn, thuộc tông Pháp Nhãn. Sư 
trụ núi Vân Cư quận Nam Khang (nay là 
huyện Tình Tử, tỉnh Giang Tây). 

Có vị tăng hỏi: »Thế nào là Phật?«. Sư 
đáp: »Tức Tâm tức Phật«. Lại hỏi: »Học 
nhân chăng hội, thỉnh Thầy phương tiện 


504 


NGHĨA TỒN ‡š§ # (882-oo8) 





chỉ dạy«. Sư đáp: »Phương tiện gọi là Phật, 
hồi quang phản chiếu xem, thân tâm là vật 
gì?«. 


NGHĨA NHU š # (?-993) 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ chùa Quy Tông, Lô Sơn. Một 
hôm có vị tăng đang xem kinh Bảo Tích. 
Nghĩa Nhu hỏi: Đã là sa môn, vì sao xem 
kinh Bảo Tích? Tăng không đáp được. 
Nghĩa Nhu nói: Xưa nay dùng chăng hết. 


NGHĨA PHÚC š 3š (658-736) 

Thiền tăng đời Đường, họ Khương, người 
Lộ Châu (nay là Trường Trị, Sơn Tây) 
Trung Quốc. Sư nối pháp ngài Thần Tú, 
thuộc Thiền tông Bắc tông đời thứ 2, trụ 
các chùa: Phúc Tiên ở Tây Kinh, Nam 
Long Hưng, được vua ban hiệu »Đại Trí 
Thiền Sư« 


NGHĨA SƠ š 3 (895-951) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Giang, người 
Kiến Châu nối pháp Thiền sư Nam Tháp 
Quang Dũng ở Ngưỡng Sơn, thuộc tông 
Quy Ngưỡng. Sư ở núi Hoàng Liên, Thiều 
Châu (nay thuộc huyện Thiền Quan, tỉnh 
Quảng Đông). Chúa Nam Hán nghe sự 
giáo hóa của sư nên mời vào trong phủ 
thuyết pháp và ban cho Sư hiệu »Minh 
Triệt Đại Sư«. 


NGHĨA THANH š. ÃŠ (1032-1083) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lý, người xứ 
Thanh Đỗ (nay là huyện Yên Sư tỉnh Hà 
Nam) Trung Quốc. Năm 7 tuổi, sư xuất gia 
ở chùa Diệu Tướng, học Luận Bách Pháp, 
sau chuyển sang học Hoa Nghiêm, thấy 
câu »Tức tâm tự tính«, bỗng có tỉnh liền bỏ 


học mà đi, thưa hỏi nơi các thiền sư. Sư 
nối pháp Thiền sư Đại Dương Cảnh 
Huyền, thuộc tông Tào Động. Sư còn yết 
kiến Viên Thông Pháp Tú, ý khí hợp nhau. 
Từ đây, tiếng tăm của sư vang xa. Ban đầu 
sư trụ núi Bạch Vân, Kiến Châu, sau dời 
về viện Thắng Nhân, núi Đầu Tử ở Thơ 
Châu, cử dương tông phong của Đại 
Dương Cảnh Huyền, người đời gọi là Đầu 
Tử Nghĩa Thanh. Thụy hiệu: »Từ Tế«. Tác 
phâm: Đầu Tử Nghĩa Thanh Thiển sư ngữ 
lục. 


NGHĨA THÀNH š. 3 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thạch Môn Huệ Triệt, thuộc tông Tảo 
Động. Sư ở Thanh Phong, Phong Tường 
(nay thuộc tỉnh Thiểm Tây). 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Thanh Phong? Sư đáp: Sưởi ấm, ăn dưa 
ngọt. 


NGHĨA TỔN š. # (882-908) 

Thiền tăng đời Đường, họ Tẳng, người xứ 
Nam An, Tuyền Châu (nay thuộc tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc. Năm I2 tuổi xuất gia ở 
chùa Ngọc GIản, sau đi đến chùa Bảo Sát 
thụ giới cụ túc, nối pháp Thiền sư Đức Sơn 
Tuyên Giám. Năm 865, sư sáng lập viện 
Quảng Phúc ở núi Tượng Cốt (Tuyết 
Phong) nên người đời gọi là Tuyết Phong 
Nghĩa Tồn. Chư tăng vân tập lên đến 1500 
vị. Thiền phong chú trọng chỗ tất cả sẵn 
sàng, phản đối việc dùng ngôn ngữ, khái 
niệm để lý giải giáo nghĩa Thiền tông, 
nhấn mạnh công phu nội tỉnh thể nghiệm; 
có ảnh hưởng rất lớn đến 2 tông Vân Môn 
và Pháp Nhãn. Đường Hy Tông ban cho sư 
hiệu »Chân Giác Đại Sư«. 


505 


NGHĨA TRUNG #§ 





NGHĨA TRUNG š. 3#: 

Thiền tăng đời Đường, họ Dương, người 
xứ Phúc Châu. Ban đầu sư tham vấn Thạch 
Củng, Củng giương cung để tiếp, hỏi đáp 
khế hợp, Củng khen sư rằng: »30 năm 
giương cung tiếp người, đến nay chỉ bắn 
được nửa người thánh«. Sau sư tham Đại 
Điện Bảo Thông, ngộ được áo chỉ. Sư ra 
hoằng pháp trụ núi Tam Bình ở Chương 
Châu (nay là huyện Chương Phó, tỉnh Phúc 
Kiến), hóa duyên rất thạnh, là người xứng 
đáng làm gương mẫu cho một phương. 


NGHĨA VÂN (1253-1333) 

Thiền tăng đời Nam Tống, họ Du, người 
xứ Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. 
Theo cha sang Nhật Bản và lưu lại Nhật 
Bản làm cao đồ của Nghĩa Doãn. Vâng 
lệnh thầy vượt biển sang Tống, đắc pháp 
nơi Thiền sư Phúc Dụ, đời thứ 21 hệ 
Thanh Nguyên, đời thứ 4 tông Tào Động 
Nhật Bản. Sau sư trở về nước trụ trì chùa 
Vĩnh Bình núi Kiết Tường. 


NGHĨA VIÊN š. ll 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Thiên Thai Đức Thiều, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ chùa Khai Thiện, Ngư Phó, 
Việt Châu (nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh 
Chiết Giang). Có vị tăng hỏi: »Thế nảo là 
thuở xưa sư tử rồng, hôm nay tượng vương 
mới trở về?« Sư đáp: »May thay không 
dính dáng«. 


NGHIẾT THỐC "# #4 

Dùng miệng ngậm đầu mũi tên bắn ra, dụ 
cho cơ phong hỏi đáp mau lẹ của nhà thiền. 
Chương Quang Nhân Thiền sư trong 
CĐTPĐL q. 17 ghi: »ïlj 1h ƑJ F Hỹ #® 
9 Z BÉ. l4 ý X . - Pháp hội 














Đồng Sơn luôn có cơ phong hỏi đáp mau 
lẹ, kích dương huyễn áo«. 


NGHINH GIANG TỰ ‡# ;r 3 

Chùa ở ngoài cửa Tùng Dương, thành phố 
An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc. 
Được xây dựng vào niên hiệu Khai Bảo 
thứ 7 (974) đời Tống tên gọi »Vĩnh Xương 
Thiền Tự«, »Thập Phương Vĩnh Xương 
Thiền Tự«, »Cổ Vạn Phật Tự«. Niên hiệu 
Thái Xương thứ l1 (1620) đời Minh, Quang 
Tông ban tên »Hộ Quốc Vĩnh Xương Tự«. 
Niên hiệu Thuận Trị thứ 7 (1650) đời 
Thanh đổi tên »Sắc Kiến Nghinh Giang 
Thiền Tự«. Niên hiệu Đồng Trị thứ 1 
(1862) đổi tên »Nghinh Giang Tự«. Những 
kiến trúc hiện còn được thi công vào 
khoảng niên hiệu Đồng Trị (1862-1874) 
đời Thanh, gồm ba dãy nhà một tầng, có 
Thiên vương điện, Đại hùng bảo điện, 
Chấn phong tháp, Tỳ lô điện, tàng kinh lâu. 
Phía tây chùa còn có Từ Vân các, Đại sĩ 
các. 


NGỌA LONG K 3š 
Hiệu của Thiền tăng Viên Xuất đời Minh. 
X. Viên Xuất. 


NGỌA LONG TỰ 1W ‡š 3 

Ở phó Bách Thọ Lâm, thành phố Tây An, 
tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Được xây 
cất vào đời Tùy, ban đầu gọi là »Phúc Ứng 
Thiền Tự«. Bởi họa gia đời Đường là Ngô 
Đạo Tử từng vì tự viện mà vẽ tượng Quán 
Âm, nên còn gọi »Quán Âm Tự«. Đầu đời 
Tống cao tăng Huệ Quả vào viện làm trụ 
trì, suốt ngày nằm đài nên người đời gọi là 
»Ngọa Long Hòa Thượng«, tự viện cũng 
được gọi là »Ngọa Long Tự«. Từ đời Tống 
Nguyên trở đi đã trở thành thập phương 


506 


NGỌC PHONG THÁP %& l# ‡#‡ 





thiền lâm. Đời Minh Tần vương Phiên Phủ 
từng bỏ của cải ra duy tu, cho nên hàng 
ngàn năm qua hương khói không dứt. 
Những vị trụ trì nhiều đời đều là đại đức 
cao tăng, nhất là thích sưu tập trân vật Phật 
môn. Tự viện cất giữ bối diệp kinh Án Độ, 
bia chữ ÁN, tượng Phật đá đời Bắc Ngụy, 
đều có giá trị lịch sử. Ngoài ra còn có 
chuông sắt đúc vào khoảng niên hiệu Hàm 
Bình (998-1003) đời Tống và lư hương 
bằng đá Đại Lý do Lạt-ma Tây Tạng lưu 
tặng, đều là những trân phẩm hiếm có. 


NGỌA VÂN # # 
Hiệu của Thiền tăng Viên Hiển đời Minh. 
X. Viên Hiền. 


NGỌC LÂM QUỐC SƯ + 3‡ BỊ ạ 
Thiền tăng Thông Tú đời Thanh tự là Ngọc 
Lâm, người đời gọi là Ngọc Lâm quốc sư. 
X. Thông Tú. 


NGỌC PHẬT TỰ + 4 3 

Nằm trên đường An Viễn, thành phố 
Thượng Hải, Trung Quốc. Niên hiệu 
Quang Tự thứ 8 (1882) đời Thanh, tăng 
nhân Phổ-đà Sơn là Huệ Căn mang từ 
Mianma về 5 tượng ngọc Phật, để lại 2 
tượng tại Giang Loan xây chùa thờ, gọi là 
»Ngọc Phật Tự«. Sau cách mạng Tân Hợi 
chùa bị chiến tranh phá hủy. Năm 1918 
tăng nhân tông Lâm Tế là Khả Thành xây 
cất chùa mới trên nền hiện nay, đến năm 
1928 hoàn thành, đặt tên là »Ngọc Phật 
Thiền Tự«. Tự viện phỏng theo kiến trúc 
đời Tống, trên tuyến trục giữa theo thứ lớp 
có Bức tường bình phong trước công, Sơn 
môn, Thiên vương điện, Đại hùng bảo 
điện, Ngọc Phật lâu. Hai bên có Ngọa Phật 
đường, Di Đà đường, Quán Âm đường, 


Thiền đường. Kết cấu tỉnh xảo, hùng vĩ 
tráng lệ. Ngọc Phật lâu thờ tượng ngồi 
ngọc Phật cao 1,9m dùng cả khối đá câm 
thạch đúc thành, chất liệu thuần tịnh, màu 
sắc sáng long lanh, thần thái trang nghiêm. 
Ngọa Phật đường thờ tượng ngọc Thích-ca 
nhập niết bàn thần thái an tường, dáng vẻ 
rất thật. 


NGỌC PHONG THÁP + 9‡ 3* 

Tháp trên đỉnh núi Ngọc Tuyên, trong Di 
Hòa Viên, thành phố Bắc Kinh, Trung 
Quốc. Tương truyền vua Càn Long trong 
lúc xuống Giang Nam lần thứ nhất bị khắc 
sâu ấn tượng đối với phong cảnh không núi 
không chùa, không chùa không tháp. Sau 
khi trở về kinh, bắt chước xây sơn tháp 
trong viên lâm Hoàng gia ở phía tây kinh 
thành là cảnh sắc Giang Nam tô điểm cho 
phong cảnh miền Bắc, Ngọc Phong Tháp 
là một trong số đó. Tháp này phỏng theo 
hình dáng và cấu tạo của tháp Từ Thọ, 
Kim Sơn Thiền Tự ở Trấn Giang mà kiến 
tạo, nhưng phong cách kiến trúc lại không 
giống tháp Từ Thọ lung linh cao vút, còn 
thấp Ngọc Phong thì sừng sững vững vàng. 
Tháp Ngọc Phong là tháp xây bằng gạch 
đá, hình bát giác 7 tầng phỏng theo kết cấu 
gỗ theo kiểu lâu các, cao 30m. Mỗi tầng 
tháp tám mặt đều có cửa số. Vách tháp rất 
dày, trong có cầu thang đá vòng vẻo đi lên 
tới đỉnh. Cầu thang đá bằng phăng rộng rãi, 
người tham quan lên xuống thuận tiện dễ 
dàng. Mỗi tầng tháp mở ra động khám thờ 
tượng Phật đồng, hiện nay không còn. Mỗi 
động khám đều có đôi liễn khắc đá được 
làm vào thời kỳ Càn Long, phần lớn vẫn 
còn. Hình ảnh tháp Ngọc Phong là một 
cảnh đẹp trong vườn Tĩnh Minh, núi Ngọc 
Tuyên. 


507 


NGỌC TUYỀN TỰ % 1# # 





NGỌC TUYỂN TỰ + £# 3 


Năm ở phía đông chân núi Ngọc Tuyền, 
cách thành phố 15km thuộc huyện Đương 
Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Núi 
Ngọc Tuyển do có suối ngọc châu báu nên 
mới có tên như thế. Hơn nữa, núi còn có 
hình dáng giống như chiếc thuyền úp nên 
còn có tên »Phúc Thuyền Sơn«. Chùa lấy 
tên núi, bắt đầu được xây dựng vào niên 
hiệu Kiến An (196-220) đời Đông Hán, 
Thiền sư Phổ Tịnh cất am ở đây. Khoảng 
niên hiệu Tuyên Đế (555- 562) nhà Lương, 
Nam Triều, vua sắc xây dựng »Phúc 
Thuyền Sơn Tự«. Đầu niên hiệu Khai 
Hoàng (581) đời Tùy, Tân vương là Dương 
Quảng xuống chiếu thỉnh Đại sư Trí Giả 
vào chùa này giảng pháp, đổi tên là »Ngọc 
Tuyển Tự«. 


Chùa này cùng với chùa Quốc Thanh núi 
Thiên Thai Chiết Giang, chùa Thê Hà Nam 
Kính Giang Tô, chùa Linh Nham Trường 
Thanh Sơn Đông được gọi chung là »Thiên 
hạ tùng lâm tứ tuyệt«, »Thiên hạ tứ đại 
tùng lâm«. Niên hiệu Trình Quán (627- 
649) đời Đường, tăng Pháp Chân còn xây 
dựng thêm. Sau đó quốc sư Thần Tú trụ 
chùa này, sáng lập Thiền tông Bắc Tông. 
Cuối niên hiệu Thiên Hy (1021) đời Tống, 
Minh Túc Hoàng hậu cho xây dựng tại núi 
nảy trước sau có 9 lầu, 18 điện, 3. 700 gian 
tăng xá; chư tăng thường trụ gần ngàn 
người, sửa bảng hiệu là »Cảnh Đức Thiền 
Tự«, được khen là »Kinh Sở tùng lâm chi 
quan« (Đứng đầu các tùng lâm vùng Kinh 
Sở). Các đời Nguyên, Minh, Thanh sau 
này đều có trùng tu. Chùa hiện còn các 
kiến trúc: Thiên vương điện, Đại hùng bảo 
điện, Tỳ-lô điện, Đông đường, Tây đường, 
Tàng kinh lâu, trong đó Đại hùng bảo điện 


là kiểu mái kép yết sơn, cao 2Im, bề mặt 
rộng 7 gian, trong ngoài gồm 72 cây cột, 
xà nhà đầu củng dùng toàn vật liệu to lớn, 
dù trải qua nhiều triều đại sửa sang mà vẫn 
còn giữ được phong cách đời Nguyên. 
Những điện đường lầu gác còn lại hình 
thức giản dị, thủ pháp thuần nhất, được 
trang trí bởi nhiều sắc thái, thể hiện rõ kiến 
trúc cô Tam Sở đặc sắc. Trong chùa có một 
cái vạc bằng sắt lớn đời Tùy, chuông sắt 
đời Nguyên, cái nồi sắt... Ở mé sân trước 
của điện Tỳ-lô có dựng một tắm bia tượng 
Quán Âm được khắc bằng đá, bút lực khỏe 
khoắn, đường nét mềm mại, tương truyền 
do Ngô Đạo Tử, một đại họa gia đời 
Đường vẽ. Phía đông chùa có Như Lai xá- 
lợi thiết tháp, được dựng vào niên hiệu Gia 
Hựu thứ 6 (1061) đời Tống, tháp 3 tầng 
hình bát giác. Bên cạnh chùa có giếng trân 
châu, thường nhả ngọc phun châu, suối 
phun từ trong vách đá, được gọi bằng mỹ 
danh »Kim Long Trì« (Ao rồng vàng). 


NGÔ DI & #4 (1939-) 

Học giả Phật giáo hiện đại, người Thanh 
Điền, Chiết Giang Trung Quốc. Tốt nghiệp 
Đại học Sư phạm Đài Loan, Sở nghiên cứu 
Triết học thuộc Đại học Văn hóa Trung 
Quốc, đỗ bằng Tiến sĩ quốc gia. Từng giữ 
chức Chủ nhiệm hệ Triết học Đại học Văn 
hóa, Giám đốc Sở nghiên cứu Triết học. 
Sau sang Hoa Kỳ giảng dạy. Tác phẩm: 
»Công Án Thiên Ngữ«... , dịch phẩm có 
»Thiển Học đích Hoàng Kim Thời Đại«. 


NGÔ KINH HÙNG & 
1966) 

Học giả Phật giáo hiện đại, tự Đức Sinh, 
người huyện Ngân, tỉnh Chiệt Giang, 
Trung Quốc. Ông chuyên học về pháp luật, 


ñŠ (1899- 


508 


NGỘ CHÂN #§ 





triết học, lại sở trường về nghiên cứu Thiền 
tông. Tốt nghiệp khoa Pháp luật Đại học 
Đông Ngô. Sau đó ông đỗ bằng tiến sĩ Luật 
khoa tại Đại học Michigan (Hoa Kỳ), nhận 
chức giáo sư Luật học tại Đại học New 
Jersey, chủ nhiệm ban tiến sĩ sở nghiên 
cứu Triết học thuộc Đại học Văn hóa 
Trung Quốc. Tác phẩm: 

— Triết Học Dữ Văn Hóa. 

— Pháp Luật Triết Học Nghiên Cứu. 

— The Golden Age øƒ Zen (Thiền Học 
đích Hoàng Kim Thời Đại), tác phâm này 
được Ngô Di dịch sang Trung văn. 


NGỘ AN :85 + 

1. Thiền tăng đời Tống (2-992), họ Thâm, 
người xứ Tiền Đường. Xuất gia từ thuở bé, 
nối pháp Quốc sư Thiên Thai Đức Thiều, 
thuộc tông Pháp Nhãn. Khoảng năm 963- 
967, sư trụ viện Khuynh Tâm ở Bắc Quan, 
rồi dời đến chùa Quang Khánh, Hàng 
Châu. Năm 978, sư được Tống Thái Tông 
triệu kiến ở điện Tư Phúc, ban cho y hồng 
và hiệu »Thiện Trí Thiền sư. 

2. Thiền tăng đời Tống (924-995), người 
xứ Phúc Châu, nối pháp Quốc sư Thiên 
Thai Đức Thiêều, thuộc tông Pháp Nhãn. Sư 
trụ chùa Thụy Lộc ở Ôn Châu (nay thuộc 
tỉnh Chiết Giang). Sư thường xem kinh 
Lăng Nghiêm nên được gọi là An Lăng 
Nghiêm. 


NGỘ ẤN i8 íÿ (1019-1088) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông, đời thứ 8. Sư họ Đàm tên Khí, quê 
ở Tư Lý làng Kim Bài, miền Bắc Việt 
Nam. Năm sư lên mười, sư được nhà sư 
Chiêm Thành cho theo học Nho, học vấn 
ngày càng tiến. Sư thông cả hai thứ chữ 
Hán và Phạn. Năm I9 tuôi, sư xuất gia thụ 


giới cụ túc, chuyên học hai bộ kinh Viên 
Giác và Pháp Hoa, nghĩa lý thông suốt. Sư 
theo học với Thiền sư Quảng Trí ở chùa 
Quán Đảnh và được ngài truyền tâm ấn. 

Có người đến hỏi: 

— Thế nào là Phật, Pháp và Thiền? 

Sư đáp: 

— Đẳng Pháp Vương vô thượng, ở thân là 
Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiền. Tuy 
có ba thứ, kỳ thật là một. Ví như nước của 
3 con sông, tùy chỗ đặt tên tuy chăng đồng, 
mà tính nước không khác. 

Kệ thị tịch: 

b Et Hš #t 2 nỊ 2 

lữ #k 4Ò TH fÖ {HỊ XÊ 

% tlị E6 ?# li 

ý Mũ !H lá 2K tổ 

»Diệu tính hư vô bất khả phan 

Hư vô tâm ngộ đắc hà nan 

Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận 
Liên phát lô trung thấp vị càn«. 

»Diệu tính rỗng không chẳng thể vin 

Rông không tâm ngộ việc để tin 

Tươi nhuân sắc ngọc trong núi chảy 

Lò lửa hoa sen nở thật xinh«. 

Theo: 7iển sự Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 






































tất rH 





NGỘ BẢN THIỀN SƯ 1# + 3# ## 
Thụy hiệu của Thiền tăng Lương Giới đời 
Đường. X. Lương giới. 


NGỘ CHÂN !š Ä 

Thiền tăng đời Tống. Tham vấn Thạch 
Sương Sở Viên khai ngộ, nối pháp làm 
truyền nhân tông Lâm Tế. Trụ trì chùa 
Hưng Hóa núi Đạo Ngô thuộc Đàm Châu. 
Tác phẩm: Đàm Châu Đạo Ngô Chân 
Thiền Sư ngữ yếu, 1 quyền. 


509 


NGỘ CHÂN ĐẠI SƯ {# Iš ~ Hi 





NGỘ CHÂN ĐẠI SƯ 1£  % fặ 
Hiệu của Thiền tăng Sư Úc đời Ngũ Đại. 
X. Sư Ức. 


NGỘ DUYÊN :8 # 

Thiền tăng đời Tống, người xứ Chiết 
Giang. Trung Quốc. Thuở bé xuất gia, sau 
thờ Thiền sư Cảnh Thanh Đạo Phô và đắc 
pháp. Sư hành cước tham vấn chăng ngại 
đường xa, người đời gọi sư là »Thiết 
Cước«. VỀ sau, sư ở chùa Nam Thiền, 
Hành Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang). 


NGỘ HIỂN :8 ##- (922-1009) 


Thiền tăng đời Tống, họ Lâm, người xứ 
Trường Châu (nay là Tô Châu) Trung 
Quốc. Sư xuất gia nơi ngài Vĩnh An Khả 
Y, 30 tuổi cạo tóc thụ giới cụ túc, nối pháp 
Thiền sư Long Hoa Ngạn Châu ở Tiền 
Đường. Sư ở viện Minh Giác, thường ca 
tụng đức uống rượu để cảnh giới đạo tục, 
người đời gọi sư là »Tửu Tiên«. Khoảng 
niên hiệu Kiến Long (960- 963), sư dựng 
chùa chiền, nhưng không ai thấy sự quyên 
góp và không biết được nguồn gốc về tiền 
của bỏ ra xây cất. Những hành vi lạ lùng 
loại này của sư rất nhiều. 


NGỘ KHÔNG ĐẠI SƯ 1# % % Íf 

I. Thụy hiệu của Thiền tăng Tê An đời 
Đường. X. Tẻ An. 

2. Thụy hiệu của Thiền tăng Trí Tĩnh đời 
Ngũ Đại. X. Trí Tĩnh. 


NGỘ KHÔNG THIỀN SƯ 1£ # # 
Ép 

Hiệu của Thiền tăng Hưu Phục đời Ngũ 
Đại. X. Hưu Phục. 


NGỘ MÔN !# f3 

Con đường lãnh ngộ thiền pháp. Bài tựa 
của Lưu Phi Hậu -. CĐTĐL gỊ »iửÄt 
3E 2 bù Bk ‡E JR3R. %X ỳb ñH ñ 


MA. 
ỳb ñl ñH II ŸX 














ñ TỶ TM ‹ #R BÍ X dh R fí © †H F1: 5M 
Ä]E 1 ìl.. — Cho nên Linh Vân thấy hoa 


đào mà ngộ đạo, Huyễn Sa dùng bữa tiệc 
vị ngữ mà bàn luận sâu sắc về thật tưỚng, 
nhưng cả đại địa đều là con đường lãnh 
ngộ thiên pháp thì cái gì chẳng phải là 
đạo?« 


NGỘ NGUYÊN !#§ # (1615-1678) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Tào, hiệu Nhất 
Sơ, người xứ Đương Hồ (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Lúc 10 tuổi sư 
đã hiểu được nghĩa lý kinh Phật. Lúc sư 1§ 
tuổi, cha mẹ qua đời, sư nương Hòa 
thượng Uyên Hồ Diệu Dụng ở am Đồng 
Nguyệt xin xuất gia. Về sau, theo lời dặn 
dò của Diệu Dụng, sư đến yết kiến ngài 
Thạch Vũ Minh Phương ở chùa Bảo Thọ, 
thỉnh Ngài viết lời tựa cho quyền ngữ lục 
của Diệu Dụng. Sư còn yết kiến ngài Tuyết 
Kiệu Viên Tín ở Đông Tháp, mời ngài biên 
khắc quyền ngữ lục cho Diệu Dụng. 


NGỘ NINH :š # 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Linh Ân Thanh Tủng, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ viện Tây Sơn Bảo Thanh ở 
Hàng Châu. 


NGỘ TÂN !# #f (1043-1115) 

Thiền tăng đời Tống, họ Hoàng, người 
Khác Giang, Quảng Đông, Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư Hoàng Long Tổ Tâm, 
thuộc tông Lâm Tế đời thứ 10, phái Hoàng 
Long đời thứ 3, kế tiếp trụ trì chùa Sùng 
Ân trên núi Hoàng Long ở phủ Long 


510 


NGÔN ĐOAN NGỮ ĐOAN #ï 


š 


nỊ 
Tn 





Hưng. Tự hiệu: Tử Tâm Tấu, người đời 
thường gọi là Hoàng Long Tử Tâm. 


NGỘ TIẾN !# i# (1612-1673) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trương, hiệu 
Giới Am. Thuở bé sư theo ngài Uyên Hồ 
Diệu Dụng ở am Đồng Nguyệt xuất gia. 
Nửa năm sau, sư theo học thiền với ngài 
Vạn Như Thông Triệt, bỏ ngủ quên ăn, 
khắc khổ ngồi thiền tham cứu. Một hôm, 
sư nghe tiếng búa đẽo cây cô thụ liền có 
tỉnh, mới đến Kiến Ninh tái tham Diệu 
Dụng, hoát nhiên đại ngộ và nối pháp 
Ngài, thuộc tông Lâm TẾ. Sau đó, sư từng 
trụ điện Quán Âm ở Kính Sơn và chùa 
Kim Minh ở Gia Hưng xiên dương thiền 
phong. Tác phâm: Giới Am Tiến Thiển sư 
ngữ lục 10 quyên, Giới Am Hòa thượng 
Nguyên Lưu Tụng. 


NGỘ TRĂN :Š # 

Thiền tăng đời Tống, họ Dương, người xứ 
Việt Châu (nay là huyện Thiệu Hưng tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc, nối pháp Quốc 
sư Thiên Thai Đức Thiều, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ núi Tê Vân, Vụ Châu (nay 
thuộc huyện Kim Hoa, Chiết Giang). Sư 
giỏi về thi ca, gặp việc là thành thơ, được 
hơn 300 bài truyền bá ở đời. Sư thị tịch 
trong khoảng niên hiệu Chí Đạo (995-997). 


NGỘ TU THIỀN SƯ 1# 1# 3# 
Hiệu của Thiền tăng Minh Huệ đời Thanh. 
X. Minh Huệ. 


NGỘ XUÂN !#§ # (1835-1895) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Hàn, tự Lưu 
Trường, người xứ Giang Đô, Giang Tô, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Thiền 
Liễu ở Tiêu Sơn, đời thứ 46 hệ Thanh 


Nguyên. 


NGỐC AM * # 
Hiệu của Thiền tăng Phổ Trang đời Minh. 
X. Phổ Trang. 


NGỐC AM TRANG THIỀN SƯ 


NGỮ LỤC % #- # Z# ÉT ‡# 


Còn gọi: Kính Trung Hỏa thượng ngữ lục. 
Ngữ lục, 8 quyển, do Kính Trung Phổ 
Trang soạn vào đời Minh, nhóm ông Huệ 
Khải... biên tập, được ấn hành vào niên 
hiệu Sùng Trinh thứ 3 (1630) đời Minh và 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 123, trang 
965. 

Kính Trung Phổ Trang là đệ tử nối pháp 
của Liễu Đường Duy Nhất thuộc tông Lâm 
Tế, từng trụ trì: chùa Bắc Thiền tại Phủ 
Châu, Chân Như Thiền Tự núi Vân Cư 
Nam Khang tại Giang Tây, Vạn Thọ Thiền 
Tự Kính Sơn tại Hàng Châu để hoằng 
dương thiền pháp, tiếp hóa người học. Nội 
dung sách này gồm ngữ lục của sư khi ở 3 
chùa kể trên, bao gồm các việc thượng 
đường, Tiểu tham, Niêm cổ, Tụng cổ, Kệ, 
Thị, Tán, Tháp minh. 


NGỐC LŨ SINH £ # + 

Còn gọi: Ngốc tử, ngốc nô. Này lão trọc. 
Lời quở mắng ( đối với Bức nhân. Lâm Tế 
ngữ lục ghi: »#š Mt 7E. 1 ĐÈ #L 1L. 3# 
{bù li ˆ J⁄. ẨM {E Hƒ + H§ ~ Này lão 
trọc! Có việc gì mà vội vã thế? Mang hình 
tướng sư tử mà lại kêu tiếng của dã can.« 



































NGÔN ĐOAN NGỮ ĐOAN # 3# 
Sế 3ã 

Nghĩa là ngôn ngữ vẫn đúng, trực tiếp hiển 
hiện diệu lý chí đạo; đây là lời cảnh tỉnh 
dùng để chống lại những ai bài xích ngữ 


511 


NGÔN THƯỢNG SINH NGÔN, CÚ THƯỢNG SINH CÚ # L “ š 


#J _E ?E fJ 





ngôn văn tự. Bởi Thiền tông lấy »Báắt lập 
văn tự, minh tâm kiến tính« làm tông 
phong, cho răng giải bày bằng ngữ ngôn 
văn tự thì không đạt đến diệu lý chí đạo và 
không thể đến chỗ cứu cánh của bản nghĩa, 
nên có chủ trương hoàn toàn bài trừ ngôn 
ngữ văn tự. Nhưng nếu không phải căn cơ 
bậc thượng thì dễ sinh tà kiến hoặc tệ đoan, 
cho nên các thiền sư chính thống một mặt 
nhấn mạnh đến sự hữu hạn và chướng ngại 
của ngôn ngữ văn tự, một mặt cũng không 
bỏ ngôn ngữ văn tự, mượn nó để tiền hành 
tham tập, khai thị, khám nghiệm người học 
Thiền và khi cần thiết dùng Ngôn Đoan 
Ngữ Đoan để đánh thức kẻ »Dã hồ thiền« 
xưa nay chỉ biết bài xích ngữ ngôn văn tự, 
thực tế ngu tối vô tri, in tuồng phải mà 
chăng phải. Tắc 2, Bích Nham lục (Đại 48, 









































142 thượng) ghi: 
#® 1È Ít ÄÍ . ?ï ồimM ñ Ji 
fñ # lä , — ft Nị Âx 











»Chí đạo vô nan 
Ngôn đoan ngữ đoan 
Nhất hữu đa chủng 
Nhị vô lưỡng ban«. 
»Chí đạo không khó 
Ngôn ngữ vẫn đúng 
Một có nhiều thứ 
Hai không hai loại<«. 


NGÔN THƯỢNG SINH NGÔN, 
CÚ THƯỢNG SINH CÚ ‡š + #3 
jƒ¬ j.bạa 

Xưa nay vốn có ngôn cú (công án cổ tắc) 
lại còn bình luận giải thích thêm nữa, hàm 
ý nghĩa vướng mắc trói buộc. Bích Nham 
Lục q. 1 ghi: »‡? IỊ ñ E Efi.v ñJ : 
#ñl. 8 b®#®ñ. #8. ^ 

HỆ ý # 4 1l. 7R J1 £ ñ 








sỹ 











° 


Nếu nhằm trên lời sinh lời, trên câu sinh 
câu, trên ý sinh ÿ, giải thích tìm hiểu thì 
không những liên lụy lão tăng mà còn cô 
phụ cả Tuyết Đậu.« 


NGỘT AM 7U # (1197-1276) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Tống-đầu đời 
Nguyên, pháp danh Phố Ninh, người xứ 
Tây Thục. Trung Quốc. Thuở bé xuất gia ở 
Tưởng Sơn, ban đầu học Duy Thức, sau du 
phương tham khắp các bậc lão túc chốn 
thiền lâm, nối pháp Thiền sư Vô Chuẩn Sư 
Phạm, thuộc tông Lâm TẾ, phái Dương Kỳ. 
Sư Phạm viết 2 chữ »Ngột Am« để tặng sư 
nên sư lẫy đó làm hiệu. Về sau, sư dời đến 
núi Linh Ấn, núi Thiên Đồng làm Đệ nhất 
tọa. Sau đến chùa Linh Nham ở Mông Sơn 
để hoằng pháp. Năm 1260, sư nhận lời mời 
sang Nhật Bản, đến chùa Thánh Phúc 
(Shöfuku-ji) ở Bác-đa để chỉnh lý thiền 
quy. Sư còn trụ trì chùa Kiến Trường 
(Kenchi-ji) ở Liêm Thương. Năm 1265 sư 
trở về nước theo đường biển, trụ chùa 
Song Lâm ở Vụ Châu. Thụy hiệu »Tông 
Giác Thiền sư«. Tác phâm: Ngữ /ục 3 
quyền. 


NGỘT AM PHỔ NINH THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC 7U /#Š + # 3# ÉT ‡# # 

Còn gọi: 7ông Giác Thiên sư ngữ lục, Ngột 
Am Ninh Hòa thượng ngữ lục, Ngột Am 
Hòa thượng ngữ lục, Noột Am lục. Ngữ 
lục, 3 quyên, do Ngột Am Phố Ninh soạn 
vào đời Tống, nhóm ông Tịnh Thiều.. 
biên tập, được ấn hành vào khoảng niên 
hiệu Hàm Thuần (1265-1274) đời Tống và 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 123, trang 
1. Nội dung thu thập các ngữ lục của Phổ 
Ninh khi ở: Linh Nham Quảng Phúc Thiền 


512 


NGŨ ĐÀI SƠN ïï *Z IÏ 





Viện tại Tượng Sơn phủ Khánh Nguyên, 
Kiến Trường Hưng Quốc Thiền Tự tại Cự 
Phúc Sơn và các pháp ngữ, Phật Tổ tán, 
Tiểu Phật sự... thu thập các pháp ngữ của 
sư khi ở: chùa Thánh Phúc, chùa Kiến 
Trường tại Nhật Bản. Sách này dùng làm 
tư liệu tham khảo đề biết được mối quan hệ 
giữa thời kỳ Tống Nguyên Minh với Bắc 
Điều Thời Lại, chính quyền Thời Tông cho 
đến mối quan hệ giữa Thiền với các võ sĩ 
thời đại Liêm Thương. 


NGU AM 3. & 
Hiệu của thiền tăng Trí Cập đời Nguyên. 
X. Trí Cập. 


NGŨ DIỆP z # 

Năm cánh hoa, chỉ cho 5 phái của Thiền 
tông: Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, 
Vân Môn, Pháp Nhãn. Mái 4m ngữ lục 
ghi: »1i #E lí tt. -T- lỗ ÑÑ Múi. — Năm 
cánh hoa xòe nở, ngàn ngọn đèn mỗi 
nhau«. 





NGŨ DIỆP HOA + ®# # 

Đóa hoa có 5 cánh, ý dụ cho thiền pháp do 
Bồ-đề-đạt-ma truyền đến cuối đời Đường 
sang đời Ngũ Đại thì xuất hiện 5 tông phái, 
khiến Thiền tông tiến vào thời kỳ hưng 
thịnh. Đây là một cách nói khác của câu 
»Nhất hoa khai ngũ diệp« trong bài kệ phó 
pháp của Tổ Đạt-ma. Pháp Diễn ngữ lục, 
: USD nộ 

š HỆi #H] ññ IV 2} BH TL #š 2E 

+#I# l# nã lề +. EH+# 

»Cộng xướng Hồ gia khúc 

Phân khai ngũ diệp hoa 

Hỷ phùng chư đạo hữu 

Đồng thượng bạch ngưu xa«. 

»Cùng thổi ống sáo Hồ 


„O 












































Nở tung năm cánh hoa 
Vui gặp các bạn đạo 
Đồng cuối xe bạch ngưu« 


NGŨ DIỆP THIÊN ĐĂNG # % 
M# 

Ngũ diệp: Năm cánh, chỉ cho năm tông 
phái Thiền. Thiên đăng: Ngàn ngọn đèn, 
chỉ cho rất nhiều đệ tử của 5 tông phái. Cả 
câu có nghĩa là Thiền tông phát triển, môn 
phong hưng thịnh. Bài thơ Tống Tôn Thị 
G1ả trong Minh Giác ngữ lục q. 2 ghi: 

lỊ JÚr lề it 1E Z 5š 

ïh ïh ïï M 4t Ji 

x.Ézx hi ấn 

TH 3# T !l f4 fỊ 

»Như tư khảng khái phi hy kí, 

Hạo hạo thanh phong vô xứ ty 

Thiên thượng thiên hạ tri bất trỉ 

Ngũ diệp thiên đăng phục hà xÍ?« 

»Khảng khái như thể, chẳng mong mỏi, 

Gió mát thênh thang không chỗ tránh, 
































Mọi người trong nước có biết không, 
Hả chỉ Thiên tông mới phát triên?«. 


NGŨ ĐÀI SƠN + #$' 

Núi nằm ở góc đông bắc huyện Ngũ Đài, 
tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Chu vi 250km 
do 5 ngọn núi bao vây mà thành. Năm 
ngọn núi cao vút, trên đỉnh bằng phẳng 
rộng rãi, giống như cái đài xếp trên đất nên 
gọi là Ngũ Đài. Năm ngọn của Ngũ Đài, 
mỗi ngọn đều có tên riêng: ngọn phía đông 
là Vọng Hải Phong; ngọn phía tây là Quải 
Nguyệt Phong: ngọn phía nam là Cẩm Tú 
Phong; ngọn phía bắc là Hiệp Đâu Phong; 
ngọn ở giữa là Thúy Nham Phong. Ngọn 
phía bắc và ở giữa là cao nhất, độ cao 
3058m so với mặt biển. Vào tháng nóng 
nhất mùa hạ, nơi đây khí hậu mát mẻ nên 


513 


NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN 1 /Š # 7ú 





gọi là Thanh Lương Sơn. Trên núi có rất 
nhiều chùa miễu nằm chen lẫn trong non 
xanh nước biếc. Thời Bắc Ngụy đã có xây 
chùa Phật, đến thời Bắc Tẻ số lượng chùa 
phát triển có trên 200 ngôi. Từ niên hiệu 
Khai Nguyên (713-741) đời Đường về sau 
là thời kỳ Phật giáo phát triển cực thịnh, có 
trên 300 ngôi tự viện trong núi. Núi Ngũ 
Đài có các thiền tự như: Hiển Thông Tự, 
Tháp Viện Tự, Văn-thù Tự, La Hầu Tự. Có 
rất nhiều bậc cao tăng Thiền tông đã từng 
hoạt động Phật sự tại núi này, như vào cuối 
đời Đường có thiền sư Triệu Châu Tùng 
Thâm nổi tiếng đã 9 phen hành cước Ngũ 
Đài. 


NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN + 3# # 
7U 

Đăng lục, 20 quyên, do Phổ Tế soạn vào 
đời Tống, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
13§, trang I. Ngũ đăng là: Cảnh Đức 
Truyền Đăng lục, Thiên Thánh Quảng 
Đăng lục, Kiến Trung Tịnh Quốc Kế Đăng 
lục, Liên Đăng Hội Yếu, Gia Thái Phổ 
Đăng lục, mỗi bộ gồm 30 quyền, số lượng 
bề bộn, nhiều chỗ trùng lặp. Phổ Tế bỏ 
rườm rà lấy tỉnh giản, gom 5 bộ lại thành 
một nên gọi là Ngũ Đăng Hội Nguyên. 
Nguyên 5 bộ (Ngũ Đăng) gồm 150 quyền, 
trong khi »Ngũ Đăng Hội Nguyên« chỉ có 
20 _ quyền, số quyên phần lớn được rút 
ngắn, nội dung thực tế chỉ giảm đi khoảng 
phân nửa. Ngũ Đăng vốn chỉ phân biệt 2 
hệ phái lớn là Nam Nhạc và Thanh 
Nguyên, từ đó trở xuống không chia tông 
lập phái nữa. Nhưng thế hệ càng lâu xa thì 
chỉ phái càng nhiều thêm, pháp tự rải rác, 
rất khó nắm được tất cả, nên tác giả cùng 
với việc rút gọn đã chỉnh lại đầu mối, dưới 
hệ chia tông, dưới tông chia phái, tương 


đối tập trung, sắp xếp có thứ tự, mạch lạc 
lớp lang rất tiện cho người đọc. Hơn nữa 
sách được trình bày sáng sủa dễ tra cứu. 
Về chiều rộng thời gian của nội dung sách 
này gồm thời kỳ phát triển Thiền tông 
Trung Quốc từ sơ kỳ đến lúc cực thịnh và 
cũng phản ánh chỗ dần dần tiễn đến suy vỉ. 
Lấy việc ghi chép pháp ngữ của thiền sư 
làm chính, tinh hoa thiền ngữ phần lớn 
được thu vào sách này. Ngôn ngữ trong 
sách thông suốt tự nhiên, tươi tắn hoạt bát, 
đơn giản cô đọng. Công án, ngữ lục tràn 
đầy thú vị khiến cho kẻ tăng người tục đều 
thích đọc. Thế nên từ đời Nguyên, Minh 
cho đến nay giới trí thức yêu thích thiền 
học, không ai không có sách này, cũng là 
phương tiện thắng tắt giúp cho tăng chúng 
tham thiền được ngộ. Do vì bị lược bỏ khá 
nhiều nên tài liệu được trích dẫn chẳng đầy 
đủ như sách Cảnh Đức Truyên Đăng lục, 
đó là khuyết điểm của sách này. Sách được 
Tô Uyên Lôi hiệu đính, Trung Hoa Thư 
Cục xuất bản vào năm 1984. 


NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN TỤC 
LƯỢC +5 }# $ Z5 #8 mã. 

Gọi tắt Ngũ Đăng Tỉ ục Lược. Đăng lục, 4 
quyền, có riêng 1 quyền thủ, do Viễn Môn 
Phổ Trụ biên soạn vào đời Minh, được 
biên tập xong vào niên hiệu Sùng Trinh 
thứ 17 (1644) đời Minh, sau đó được xếp 
vào Tực Tạng kính tập 138, trang 833. 
Sách này thu thập ngữ lục của các bậc Đại 
đức, Cao tăng Thiền tông kế từ bộ »Ngũ 
Đăng Hội Nguyên« về sau. Tác giả là 
người nối pháp của Thạch Vũ Minh 
Phương, thuộc tông Tào Động. Xem lời 
tựa và phần phàm lệ chúng ta có thể biết 
được sách này biên soạn nhăm xác định hệ 
phổ của tông Tào Động trải qua 3 triều đại 


514 


NGŨỮ GIA BIỆN 1ï % #š 





Tống, Nguyên, Minh. Nội dung bao gồm 
lược truyện của hơn 400 vị thiền tăng chia 
ra như sau: 

— Đời thứ 15 đến đời thứ 36 thuộc tông 
Tảo Động hệ Thanh Nguyên. 

— Đời thứ 16 đến đời thứ 34 thuộc tông 
Lâm Tế hệ Nam Nhạc. 

Trong ấy, thiền tăng thuộc tông Lâm Tế 
chiếm đa số. 

Sách này là tư liệu quan trọng để nghiên 
cứu về sự phát triển Thiền tông. 


NGŨ ĐĂNG NGHIÊM THỐNG + 
l2 lX # 

Đăng lục, 25 quyền, có riêng 2 quyền mục 
lục, do Phí Ân Thông Dung và Bách Sỉ 
Nguyện Công cùng soạn vào đời Minh, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 139, trang 
80. Tác giả vì muốn sửa lại những sai lầm 
của bộ »Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục 
Lược«, nên hiệu đính kỹ lưỡng khiến cho 
đạo thống được truyền thừa từ trước không 
có tạp loạn nên sách này được gọi là »Ngũ 
Đăng Nghiêm Thống«. Toàn sách thu thập 
sự truyền thừa của: Bảy đức Phật đời quá 
khứ, Tổ sư Ma-ha Ca-diếp đến vị Tổ thứ 
27 ở Ấn Độ, Tổ Bồ-đề Đạt-ma đến vị thứ 6 
ở Trung Hoa, Pháp hệ truyền đăng dưới 
ngài Nam Nhạc và Thanh Nguyên, đem 
Thiên Hoàng Đạo Ngộ xếp vào hệ Thanh 
Nguyên, lượt bỏ cơ ngữ I8 đời dưới hệ 
Thanh Nguyên đã được ghi trong »Ngũ 
Đăng Hội Nguyên Tục Lược«. 


NGŨ ĐĂNG NGHIÊM THỐNG 
GIẢI HOẶC THIÊN # }# # # # 
Sách, 1 quyển, do Phí Ản Thông Dung 
soạn vào đời Minh, được ấn hành vào niên 
hiệu Thuận Trị thứ 11 (1654) đời Thanh và 


được xếp vào 7c Tạng kinh tập 139, trang 
1044. Các thiền sư của tông Tào Động viết 
những bài văn như: Minh Tông Chính 
Ngụy, Trích khi thuyết, Tịch liêu thuyết 
cho rằng trong quyên »Ngũ Đăng Nghiêm 
Thống« của Thông Dung soạn, đem Thiên 
Vương Đạo Ngộ quy về pháp hệ Nam 
Nhạc là sai lầm và khuyên nên sửa đồi. Bởi 
lý do đó, Thông Dung soạn »GIải Hoặc 
Thiên« để phản bác lại, có kèm phụ lục lời 
đáp của Thông Dung về những lời phê 
bình sư hoặc những lời thắng thắn khuyên 
SƯ. 


NGŨ ĐĂNG TOÀN THƯ # 3# + 
+ 


cị 

Đăng lục, 120 quyền, có riêng 16 quyển 
mục lục, do Siêu Vĩnh soạn vào đời Thanh, 
được ấn hành vào niên hiệu Khang Hy thứ 
36 (1697) và được xếp vào Tực Tạng kinh 
tập 140, trang 15T. 

Từ trong các bộ Truyền đăng lục như: Ngũ 
Đăng Hội Nguyên v.v.. Siêu Vĩnh trích ra 
những vị quan trọng và thêm phần sửa 
chữa lại. Ông còn đích thân đến các địa 
phương sưu tập tư liệu, trước sau bỏ ra hơn 
30 năm mới biên thành sách này. Ngoài 
bảy đức Phật, các vị Tổ Án Độ Trung Hoa 
ra, nội dung sách này gồm các vị Tô sư, 
Kỳ túc, Cư sĩ của »Ngũ Đăng Hội 
Nguyên« trở về sau, không kể là hệ phái 
chính hay phụ, các ngữ lục và truyện ký 
của họ đều được gom chép, tính ra có trên 
7.000 vị, được khen là một bộ sưu tập 
Truyền đăng lục hoàn mỹ. Quyền thủ có 
lời tựa, tấu sớ, phàm lệ v.v.. Trong sách có 
một số ít thiền tăng bị trùng lặp. 


NGŨ GIA BIỆN % # 3#‡ 
Sách, 1 quyền, do Hồ Quan Sư Luyện (vị 


515 


NGŨ GIA BIỆN CHÍNH ï¡ 3% #Ÿ IE 





tăng tông Lâm Tế Nhật Bản) soạn. Nội 
dung sách này nhằm trình bày hệ thống 
pháp mạch Ngũ gia của Thiền tông Trung 
Quốc, giải thích về lai lịch của Thiền sư 
Tuyết Phong Nghĩa Tồn và các tông Vân 
Môn, Pháp Nhãn thuộc hệ Thanh Nguyên 
đều xuất phát từ cửa của Mã Tổ Đạo Nhất 
(hệ Nam Nhạc), Thiền sư Dược Sơn Duy 
Nghiễm và pháp hệ đời sau của ngài là 
tông Tào Động cũng thuộc về Mã Tổ Đạo 
Nhất. 


Ngũ gia (năm nhà) của Thiền tông đều 
thuộc pháp hệ của Mã Tổ Đạo Nhất, đến 
nỗi các pháp hệ đời sau của Thanh Nguyên 
Hành Tư chăng còn ai cả. 


NGŨ GIA BIỆN CHÍNH # # 3‡ # 


Sách, 1 quyên, do Đức Nghiêm Dưỡng 
Tôn (vị tăng Nhật Bản) soạn, là tác phâm 
trình bày về hệ thống Thiền tông Trung 
Quốc, được ấn hành vào khoảng niên hiệu 
Nguyên Lộc (1688-1703) triều vua Đông 
Sơn Nhật Bản, sau đó được xếp vào Tc 
Tạng kinh 147, trang 691. 


Do các vị như: Hồ Quan Sư Luyện cho 
rằng 5 tông phái: Lâm Tế, Quy Ngưỡng, 
Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn đều thuộc 
một pháp hệ của Mã Tổ Đạo Nhất, thuyết 
này trải qua vài trăm năm đến nay vẫn còn 
ảnh hưởng. Dưỡng Tồn rất hoài nghỉ lập 
luận này nên chịu khó tìm cho ra lẽ. Đến 
khi gặp quyên »Pháp Môn Sừ Quỹ« của 
Bạch Nham Tịnh Phù soạn vào đời Thanh 
truyền vào Nhật Bản, đủ để sửa lại những 
ngộ nhận của Hỗ Quan Sư Luyện, Dưỡng 
Tôn liền soạn sách này và phụ lục »Pháp 
Môn Sử Quỹ« phía sau. 


NGŨ GIA CHÍNH TÔNG TÁN + 
+ ®# 

Còn gọi: Chính Tông Tán. Sách, 4 quyên, 
do Hy Tầâu Thiệu Đàm soạn vào đời Tống, 
được ấn hành vào niên hiệu Bảo Hựu thứ 2 
(1254) đời Tống, sau đó được xếp vào Tc 
Tạng kinh tập 135, trang 903. Nội dung 
gồm có lược truyện của chư Tổ từ Bồ-đề 
Đạt-ma đến Tuyết Phong Nghĩa Tôn cho 
đến hơn 70 vị kỳ túc của 5 tông phái Thiền 
(Thiền tông ngũ gia). Sau mỗi truyện đều 
có phụ 1 bài tán làm theo thể đối ngẫu tứ 
lục để miêu tả hình dáng và tác lược của 
thiền sư. 


NGŨ GIA NGỮ LỤC #5 % ‡# # 

Còn gọi: Ngữ Tông lục. Ngữ lục, 5 quyền, 
do Quách Ngưng Chi soạn vào đời Minh. 
Nội dung thu thập 7 loại ngữ lục của Š 
tông phái Thiền (Thiền tông ngũ gia): 

1. Trấn Châu Lâm Tế Huệ Chiếu Thiển sư 
ngữ lục, 1 quyên của tông Lâm Tế. 

2. Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu Thiên sư 
ngữ lục, l quyên của tông Quy Ngưỡng. 

3. Viên Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiển 
sư ngữ lục 1 quyên của tông Quy Ngưỡng. 
4. Thụy Châu Động Sơn Lương Giới Thiên 
sư ngữ lục l quyên của tông Tào Động. 

5. Phủ Châu Tào Sơn Bản Tịch Thiền sư 
ngữ lục 1 quyền của tông Tào Động. 

6. Vân Môn Khuông Chân Thiển sư quảng 
lực 1 quyên của tông Vân Môn. 

7. Kim Lăng Thanh Lương Viện Văn Ích 
Thiển sư ngữ lục l quyền của tông Pháp 
Nhãn. 

Ngoài 2 quyền ngữ lục của tông Lâm Tế và 
Vân Môn, 5 quyên ngữ lục còn lại đều mới 
được biên tập lần đầu. 


NGŨ GIA THAM TƯỜNG YẾU LỘ 


516 


NGŨ PHÁI NHẤT TRÍCH ĐỒ 1ï ÿ£ — [Bị 





MÔN #- # $ 3# # # ?] 

Sách, 5 quyên, do Đông Linh Viên Từ (vị 
tăng Nhật Bản) soạn, được ấn hành vào 
niên hiệu Thiên Minh thứ 8 (1788) Nhật 
Bản, sau đó được xếp vào Đại Chính Tạng 
tập 81. Tác giả cho rằng Tông phong của 5 
tông phái Thiền (Thiền tông ngũ gia) tuy 
khác nhau, nhưng đều lấy việc tham cứu 
cho thấu suốt lẽ sinh tử làm chính, chỉ sai 
khác ở nơi yếu môn mà thôi. Nhân đây tác 
giả thu thập những điểm đặc sắc về môn 
phong của 5 tông phái để soạn thành sách 
này. Nội dung bàn về chỗ thân sơ: 

— »Cơ phong pháp chiến« của tông Lâm 
Tế. 

— »Chọn lựa lời nóI« của tông Vân Môn. 
— »Tham cứu tâm địa« của tông Tào 
Động. 

— »Tiên lợi tế« của tông Pháp Nhãn. 

— »Minh tác dụng« của tông Quy Ngưỡng 
và tìm hiểu tỉ mỉ về hành tích cùng ngữ lục 
của mỗi Tổ sư. 

Phụ lục: Thị chúng vào ngày mồng 8 tháng 
chạp, Khán kinh bảng. 


NGŨ GIA TÔNG CHỈ TOẢN YẾU 
z#®£H## 


7m H 
Còn gọi: Tưm Sơn Lai Thiên sư Ngũ Gia 
Tông Chỉ Toản Yếu. Sách, 3 quyên, do 
Tam Sơn Đăng Lai soạn vào đời Thanh, 
Tính Thống biên tập, được xếp vào Tực 
Tạng kinh tập I14, trang 507. Toàn sách 
trình bảy về pháp môn quan trọng và tông 
phong đặc biệt của 5 tông phái Thiền 
(Thiền tông ngũ gia), đặt nặng ở tông Lâm 
Tế và tông Tào Động. Còn phụ lục thuyết 
Tam thân tứ trí, niêm bình về Bát thức. 
Chỗ trình bày về tông phong của các nhà 
như sau: 

— Toàn cơ đại dụng của tông Lâm TẾ. 


— Chính thiên tương tư của tông Tảo 
Động. 

— Sư tư xướng họa của tông Quy 
Ngưỡng. 

— Xuất ngữ cao cổ của tông Vân Môn. 

— Kiến sắc minh tâm của tông Pháp 
Nhãn. 

— Các pháp môn (Phương pháp tu thiền) 
của các nhà như sau: 

— Tứ tân chủ, Tứ liệu giản, Tam huyền 
tam yếu của tông Lâm TẾ. 

— Chính thiên ngũ vị, Tứ tân chủ của tông 
Tảo Động. 

Dưới mỗi pháp môn, tác giả đều có lược 
giải và kèm theo bải tụng. 

Sách này giúp cho người mới học hiểu 
được pháp yếu của thiền môn, được ấn 
hành vào niên hiệu Khang Hy thứ 42 
(1703) đời Thanh. 


NGŨ PHÁI NHẤT TRÍCH ĐỒ # # 
— ïñ lì 

Sách, 1 quyền, do Nhật Am Nhất Đông (vị 
thiền tăng Nhật Bản) soạn, được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập 147, trang 697. Từ đời 
Tống trở đi có thuyết về nguồn gốc và sự 
phát triển việc truyền thừa 5 tông phái 
Thiền (Thiền tông ngũ gia) của các vị: Đạt 
Quan Đàm Dĩnh, Giác Phạm Huệ Hồng, 
Mộng Đường Giác v.v... Nhưng Hỗ Quan 
Sư Luyện là I vị thiền tăng Nhật Bản, 
không đồng với các ý kiến trên, viết l 
quyền »Ngũ Gia Biện«, chủ trương rằng 5 
tông đều thuộc về 1 hệ phái của Mã Tổ. 

Vì thế, Nhất Đông liệt kê Cảnh Đức 
Truyền Đăng lục của Đạo Nguyên, »Trùng 
Hiệu Ngũ Gia Tông Phái Tự« của Mộng 
Đường, »Ngũ GIa Biện« của Hồ Quan Sư 
Luyện, rồi so sánh những điểm dị đồng, 
cuối cùng kết luận rằng thuyết của Hồ 


S17 


NGŨ PHÚC TỰ THÁP 1ï 3ã s# #š 





Quan là rât chính xác. 


NGŨ PHÚC TỰ THÁP + 34 ‡ 3X 
Còn gọi: Văn Phong Tháp. Nằm trong 
khuôn viên Văn Phong Thiền Viện, đường 
Văn Phong, thành phố Nam Thông, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc. Xây dựng vào niên 
hiệu Vạn Lịch thứ 46 (1618) đời Minh, 
khoảng niên hiệu Gia Khánh (1796-1820) 
đời Thanh trùng tu. Tháp kết cấu bằng 
gạch gỗ, 5 tầng, hình bát giác theo kiểu lâu 
các. Thân tháp xây gạch, mái tháp, tòa 
bằng, lan can làm bằng gỗ. Cửa tháp mỗi 
tầng có 4 cái giả thật đan xen trên dưới. 
Đỉnh tháp hình bát giác nhọn đầu, tháp sát 
nhỏ đài, trên chiếc bát úp là tướng luân 7 
lớp. Tháp cao 39m, mái vươn ra khá dài, 
góc mái vềnh ngược lên trời, cô xưa thuần 
phác ưu mỹ, đây là một tòa tháp kiểu lâu 
các bằng gạch gỗ điển hình ở Giang Nam 
đời Minh. Bởi trên tháp sát trang sức 5 con 
dơi lớn, nên mọi người quen gọi thiền viện 
là »Ngũ Phúc Tự«, gọi tháp là »Ngũ Phúc 
Tự Tháp«. 


NGŨ SƠN THẬP SÁT # ›Ù; + š| 
Còn gọi: Ngũ nhạc thập sái. Năm ngôi 
chùa bậc nhất và 10 ngôi chùa bậc nhì 
thuộc Thiền tông trong các ngôi chùa Sắc 
tứ ở Trung Quốc và Nhật Bản. 

1. Trung Quốc: 

Vua Tống Ninh Tông chế định như sau: 
Ngũ sơn (Năm chùa đều thuộc tỉnh Chiết 
Giang): 

— Hưng Thánh Vạn Thọ . 

— Cảnh Phúc Linh Ân. 

— Tịnh Từ. 

— Cảnh Đức . 

— Quảng Lợi. 

Thập sát (Mười chùa): 


— Thiên Ninh Vạn Thọ Vĩnh Tộ, Chiết 
Giang. 

— Hộ Thánh Vạn Thọ, Chiết Giang. 

— Thái Bình Hưng Quốc, Giang Tô. 

— Báo Ân Quang Hiếu, Giang Tô. 

— Tư Thánh, Chiết Giang. 

— Long Tường, Chiết Giang. 

— Sùng Thánh, Phúc Kiến. 

— Bảo Lâm, Chiết Giang. 

— Vân Nham, Giang Tô. 

— Quốc Thanh, Chiết Giang 

2. Nhật Bản: 

Gồm hai loại: Ngũ sơn thập sát ở Kinh đô 
(Kyõto) và Liêm Thương (Kamakura). 

a. Kinh đô: 

Ngũ Sơn: Thiên Long, Tướng Quốc, Kiến 
Nhân, Đông Phúc, Vạn Thọ. Thập sát 
(Mười chùa): Đăng Trì, Lâm Xuyên, Chân 
Như, An Quốc, Bảo Tràng, Phố Môn, 
Quảng Giác, Diện Quang, Đại Đức, Long 
Tường. 

b. Liêm Thương: 

Ngũ sơn: Kiến Trường, Viên Giác, Thọ 
Phúc, Tịnh Trí, Tịnh Diệu. Thập sát: 
Thiền Hưng, Thụy Tuyền, Đông Thắng, 
Vạn Thọ, Đông Tiệm, Vạn Phúc, Thái 
Khánh, Hưng Thánh, Pháp Tuyên, Trường 
Lạc. Theo: PQĐ'TĐ của nhóm Từ DI. 


NGŨ TỔ SƠN + 3#, 

Còn gọi: Phùng Mậu Sơn, Đông Sơn. Núi 
nằm ở phía đông bắc huyện Huỳnh Mai 
tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vì Ngũ tổ Hoằng 
Nhẫn hoằng dương Thiền tông ở núi này 
nên mới có tên như thế. Sau khi Hoằng 
Nhẫn thị tịch, Thần Tú còn ở núi này mai 
táng di hài của ngài. VỀ sau, các vị: Sư 
Giới, Tú Thiền sư, Pháp Diễn nối tiếp 
thuyết pháp ở núi này. Trong số đó, Pháp 
Diễn đã lập một đại tòng lâm tại núi Ngũ 


518 


NGỠ TÔNG NGUYÊN 1í % Ji 





Tổ và phát triển mạnh môn phong Dương 
Kỳ thuộc tông Lâm Tế, môn đồ rất đông. 
Lưng chừng núi có chùa Chân Huệ do Ngũ 
tổ Hoằng Nhẫn sáng lập. 


NGŨ TÔNG + # 
Còn gọi: Ngũ gia. Năm tông. Chỉ năm tông 
phái Thiền tông Trung Quốc, đó là: Quy 
Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn và 
Pháp Nhãn. Môn phong của năm tông đều 
có sắc thái đặc biệt, truyền thừa tự thành hệ 
thống. Việc sáng lập trước sau vào khoảng 
nửa cuối đời Đường đến đời Ngũ Đại, 
trong đó ba tông: Quy Ngưỡng, Pháp Nhãn 
và Vân Môn đến thời đại Tống — Nguyên 
thì sự kế thừa dứt mắt, hai tông Lâm Tế và 
Tào Động thì kéo dài mãi đến ngày nay. 
Phần »Tông Thừa Yếu Nghĩa« trong 
DTNL q. 9 ghi: »H 3# Jš Đï f# tị 





šH. tỂ H 
£ Dl:ùb H/b —#⁄ RE. 2 t 4i li 
Jšv #4 Ñ H2. HH 2X Ấ Tí He 
Nhưng điều mà Đạt-ma truyền, vén vẹn chỉ 
là một pháp lấy tâm ấn tâm mà thôi. Sau 
đó sự truyễn bá được rộng rãi mới có chỉ 
nhánh là năm tông, và mối tông đểu có 
đường lôi và mục đích của nó.« 





























Phần »Tông Thừa Yếu Nghĩa« trong 
DTNL q. 9 ghi: »ửI E Tỉ 2 }Ÿ 7# 
ff Hã 5H; — ở. ƑH fí Hš #. BÚ Ất 
—ñ#L. Í§ Jš hƒ#. TM HH — ÚJ 3 lRỈ 
24v — ĐỊ #tïã + Bế . ZI f IŠ là 
V?ƯIÊI Dê [| — 3%. hñ — #4 & 3% 
HJỊ.  Ý # HỊ fÑ‹ — Đưa ra xiện ĐI vỗ 
những điều tóm tắt quan trọng của Năm 
tông như trên đều là lược nêu một vài 
phương diện. Nơi dụng thì có muôn vàn sai 
khác nhưng thể thì không hai mối. Thấy 
được như thể liễn biết tắt cả pháp đồng di, 
tát cả cơ chết sống, cho đến chỗ các ông 
thông suốt, đêu thờ một nhà, dù tìm máy 



























































m 
\' 

















co 
EÌì 





\ 











1 




















may sai biệt cũng không thể có.« 


NGŨ TÔNG NGUYÊN + #3 # 

Luận nghị, I quyền, do Hán Nguyệt Pháp 
Tạng soạn vào đời Minh, được ấn hành vào 
niên hiệu Sùng Trinh thứ I(1628) đời 
Minh và được xếp vào Tục Tạng kinh tập 
114, trang 201. 

Pháp Tạng phản đối lại tăng nhân tông Tào 
Động, mạt sát tông chỉ 5 tông phái Thiền, 
chủ trương chỉ có I việc Đức Thích-Ca giơ 
cành hoa truyền riêng thiền pháp cho Ca- 
diệp, nên phê bình việc thầm trao trong 
thất là pháp chết (tử pháp). Ông còn nói 
quá rằng: Từ Phật Oai Âm Vương về sau, 
không có I lời pháp nào mà chăng phải là 
dấu ấn của Ngũ gia tông chỉ. Vì để sửa lại 
những sai lầm của tăng nhân tông Tào 
Động mà sư làm ra sách này. Sau khi sách 
này viết xong, pháp đệ của sư là Mộc Trần 
Đạo Mân viết quyền »Ngũ Tông Tịch« quở 
trách sư. Đệ tử của sư là Đàm Kiết Hoằng 
Nhẫn lại soạn »Ngũ Tông Cứu« để chê 
trách Mộc Trần, hết sức biện hộ cho Thầy 
mình. Thầy của Hán Nguyệt là Mật Vân 
Viên Ngộ chê sư là »Đứa học trò theo danh 
lợi« nên soạn bộ »Tịch Vọng Cứu Lược 
Thuyết« gồm 10 quyền. Vua Ung Chính 
đời Thanh cũng soạn »GIản Ma Biện DỊ 
Lục« để bác »Ngũ Tông Cứu« của Đàm 
Kiết. Thế là, Ngũ Tông Nguyên trở thành 
quyền sách gây ra việc tranh luận trong 
chốn thiền môn, do đây chúng ta có thể 
thấy một mảng nhỏ thiền phong của đời 
Minh. Nội dung sách này gồm § chương: 
Lâm Tế tông, hai dòng hợp thành một tông 
đến nay là có căn cứ, Vân Môn tông, Quy 
Ngưỡng. tông, Pháp Nhãn tông, Tào Động 
tông, Tổng pháp, Truyền y pháp chú và 
phụ lục phần Tụng ngữ. 


519 


NGÕ VỊ QUÂN THẦN 1ï { # E: 





NGŨ VỊ QUÂN THẦN # 4š # E 
Thiền pháp được trình bày thành hệ thống 
và cũng là phương pháp đặc biệt để tiếp 
dẫn người học của tông Tào Động, do 2 vị 
Tổ là Lương Giới và Bản Tịch chế ra. 

Tổ sư phối hợp Quân vị (Chính vị) và 
Thần vị (Thiên vị) thành 5 vị đề giải thích 
sự nhận thức về thiền pháp và tình huông 
tham thiền. Theo lời nói đầu của Tào Sơn 
Bản Tịch trong Ngữ vị quân thần trong 
sách Nhân Thiên Nhãn Mục q. 3 thì 5 thứ 
tình huống này là: 1. Quân (vua) là Chính 
vị, thuộc Không giới, xưa nay không một 
vật; 2. Thần (tôi) là Thiên vị, thuộc sắc 
giới, có muôn hình tượng; 3. Thần hướng 
quân (bầy tôi theo vua) là Thiên trung 
chính, bỏ sự vào lý; 4. Quân thị thần (vua 
xem lấy bầy tôi) là Chính trung thiên (còn 
gọi Chính trung lai), trái lý theo sự; 5. 
Quân thần đạo hợp (vua tôi hợp nhau), là 
kiêm đới ngữ, thầm ứng các duyên, không 
phi nhiễm phi tịnh, phi chính phi thiên, hết 
sức huyền diệu. Cùng trong quyển sách 
này còn có Ngữ vị công huân đồ (biểu đồ 
về năm vị công huân). Thuật ngữ trong ấy 
sử dụng hơi có chỗ khác nhau. Đó là: 

1. Chính trung thiên là địa vị Vua. 

2. Thiên trung chính là địa vị bây tôi. 

3. Chính trung lai là Vua xem thấy bây tôi. 
4. Kiêm trung chí là bầy tôi theo Vua. 

5. Kiêm trung đáo là Vua tôi hợp nhau. 

Bộ thuật ngữ này cùng với Ngĩ vị quân 
thân tụng của Động Sơn Lương Giới ghi 
trong Ngũ Đăng Hội Nguyên q. 13 hợp 
nhau, có thay đổi chút ít, ý tứ đại khái 
giống. nhau. Neñ vị quán thân là công án 
nổi tiếng, trong thiền lâm thường niêm đề. 





Huệ Nam ngữ lục ghi: »— % — 24 4 Tỉ 
ft? Hx, DH §§ j ?#, J\VJ #& k. 

















=+tt#ữ. mix _ Ất 3# lẾ 
?£. lỊịl 4 ll 24 7 Ý. 14 ‡h 
ÄX A H #: - Tam huyểễn tam yếu (Ba 


huyểên ba yếu, Ngũ vị quân thân (Năm vị 
vua tôi), Tứ chủng tạng phong (Bồn thứ 
tạng phong), Bát phương châu ngọc (Tám 
hướng châu ñg0©), 30 năm trước mỗi vị 
tranh nhau thi triển cơ phong mà Hay nói 
thái bình tức là mỗi người trở về nguồn 
của chính mình vậy«. 


NGŨ VỊ THIỀN # ø‡ 3# 

Thiền pháp theo thứ bậc từ cạn đến sâu, 
gồm có 5 loại: Thiền ngoại đạo, Thiền 
phàm phu, Thiền Tiểu thừa, Thiền Đại 
thừa, Thiền Tối thượng thừa. Tiết Quy 
Tông Trí Thường Thiền sư trong NĐHN dq. 
3 ghi: »Íli ñŸ.. Hị [ñ]:  Jjš jg 2#? 












































H: ñã J #2 1W Rế 2%; HH E: ñã 
2% HH 1í WỆ R.v 1 lề TM Ñ Í —- DR 
KH. — Tăng từ biệt, Sư hỏi: Đi đâu? Tăng 


thưa: Đi đến các nơi học ngũ vị thiên. Sư 
bảo: Các nơi có ngũ vị thiên, ta ở đáy chỉ 
có nhất vị thiên«< 


NGUYÊN AN %& +% (834-898) 

Thiền tăng đời Đường, họ Đàm, người xứ 
Lân Du (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây) Trung 
Quốc. Năm 20 tuổi sư xuất gia ở chùa Hoài 
Ân, thụ giới cụ túc và thông hiểu kinh 
luận, hỏi đạo ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền và 
làm thị giả Ngài. Về sau tham Giáp Sơn 
Thiện Hội, dưới lời nói liền tin phục Ngài, 
nương ở giáp năm, ngộ được tâm yếu. Sư 
dời đến núi Lạc Phó, Lễ Châu rồi dời đến 
Tô Khê (nay thuộc Hà Nam), tiếp hóa tăng 
chúng bốn phương, thù đáp thỉnh ích. Lời 
nói hoa mỹ, có rất nhiều câu nói cảnh sách 
được lưu truyền rộng rãi. Có công án »Lúc 
lâm chung tiếp hóa Thượng tọa Ngạn 


52O 


NGUYÊN LAI 7 Z (1575-1630) 





Tùng« rât nồi tiêng. 


NGUYÊN CẢNH #. # (1577-1630) 
Thiền tăng đời Minh, họ Mã, tự Hối Đài, 
hiệu Kiến Như, Trạm Linh, người xứ Kiến 
Dương (nay thuộc Phúc Kiến) Trung 
Quốc. 

Năm 1064, sư cạo tóc làm tăng, đọc kinh 
Lăng Nghiêm có sở đắc nên đến chùa Thọ 
Xương yết kiến ngài Huệ Kinh, phấn chí 
tham cứu. Một hôm, sư đọc Duy Ma Cật 
SỞ Thuyết Kinh hoát nhiên đại ngộ, đọc lại 
Kinh Viên Giác nghi tình hết sạch. Sư từng 
trụ chùa Đông Uyền núi Vũ Di. Năm 1620, 
sư khai pháp ở Nhất Chi Am, rồi quay về 
ân nơi hang Thạch Bình, núi Vũ DI. Tác 
phâm: Phác Viên tập, Ngữ lục, mỗi thứ 1 
quyền. 


NGUYÊN CHÂN THIỀN SƯ & # 
2ÿ Új 

Thụy hiệu của Thiền tăng Linh Siêu, đời 
Đường. X. Lĩnh Siêu. 


NGUYÊN DIỆU 7 3 (1238-1295) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Tống-đầu đời 
Nguyên, họ Từ, tự Cao Phong, người xứ 
Ngô Giang Tô Châu (nay thuộc Giang Tô) 
Trung Quốc. 15 tuổi xuất gia, 17 tuổi thụ 
giới cụ túc, 18 tuổi học giáo Thiên Thai 
được ý chỉ. Sư chuyên mộ thiền pháp, 
tham vấn ngài Đoạn Kiều Diệu Luân, sau 
yết kiến Tuyết Nham Tổ Khâm và được 
ngài truyền tâm ấn. Năm 1269, khi bạn 
đồng tham chợt đây cái gối rơi xuống đất, 
sư nghe tiếng động này mà triệt ngộ. Năm 
1279, sư dựng một thất nhỏ ở hang Sư Tử 
núi Thiên Mục đề tên là »Tử Quan«, trong 
15 năm không bước ra khỏi cửa, tiếng tăm 
vang xa, số người tham học và tăng tục đến 


thụ giới đông đến vạn người. Thụy hiệu 
»Phổ Minh Quảng TẾ Thiền sư«. Tác 
phâm: Cao Phong Diệu Thiển sư ngữ lục, 
Cao Phong Hòa thượng Thiên Yếu. 


NGUYÊN HIỂN #. # (1578-1657) 
Thiền tăng đời Minh, họ Thái, tự Vĩnh 
Giác, người xứ Kiến Dương, Phúc Kiến, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Huệ Kinh 
chùa Đồng Nham, đời thứ 32 hệ Thanh 
Nguyên. Trước trụ chùa Dũng Tuyền ở Cổ 
Sơn, sau trụ chùa Khai Nguyên ở Tuyền 
Châu. Tác phâm: 8ổ Đăng, Ké Đăng, 
Thiên Dư, Nguyên Hiển quảng lục. 


NGUYÊN HỐI #4, t# (1292-1372) 
Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Vô Ấn 
Nguyên Hối, vào niên hiệu Chí Đại thứ 3 
(1310) sư sang nhà Nguyên (Trung Quốc). 
Đắc pháp nơi Thiền sư Minh Bản, đời thứ 
24 hệ Nam Nhạc, đời thứ 7 tông Lâm Tế 
Nhật Bản. Lần lượt trụ các chùa Thánh 
Phúc, Viên Giác, Kiến Trường. 


NGUYÊN KHUÊ #4 # (644-716) 
Thiền tăng Bắc Tông sống vào đời Đường, 
họ Lý, người xứ Y Khuyết (nay là huyện Y 
Xuyên, tỉnh Hà Nam) Trung Quốc. Xuất 
gia từ thuở bé, đến năm 683 Sư thụ giới cụ 
túc, đến chùa Nhàn Cư ở Tung Sơn nghiên 
cứu giới luật. Sau đó tham yết Quốc sư 
Huệ An, đốn ngộ huyền chỉ, rồi dời đến 
Bàng Ô. Cuộc đời giáo hóa của Sư từng 
gặp phải vài việc lạ như: thần nhân xin quy 
y thụ giới, giúp sư sửa chùa khiến sư càng 
thêm nỗi tiếng. 


NGUYÊN LAI #, #& (1575-1630) 
Thiền tăng đời Minh, họ Sa, tự Đại Nghĩ, 
hiệu Vô DỊ, người đời gọi là »Bác Sơn 


521 


NGUYÊN MẬT 76 š# (1579-1649) 





Thiền sư«, người xứ Thơ Thành (nay thuộc 
tỉnh An Huy) Trung Quốc. Thuở bé học 
Nho, giỏi văn chương, đến Nga Hồ yết 
kiến Thiền sư Huệ Kinh. Một hôm, sư đi 
cầu xí thấy người leo cây bèn ngộ chí đạo, 
đối đáp không trệ ngại, được truyền tâm ấn 
và nối pháp Huệ Kinh, thuộc tông Tào 
Động. Năm 1602, sư ra hoằng pháp trụ 
Bác Sơn, từng trụ các chùa: Đồng Nham, 
Đại Ngưỡng, Ngọc Cổ Sơn, Thiên Giới. 
Tác phâm: Quảng lục 35 quyền, Tập Yếu 1 
quyền, Bác Sơn Tham Thiên Cảnh Ngữ 2 
quyền. 


NGUYÊN MẬT # 3# (1579-1649) 
Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Hồ, tự Nhiên, Kiến Như, 
người xứ Nam Thành (nay thuộc tỉnh 
Giang Nam) Trung Quốc. Năm 21 tuổi 
theo cha đến chùa Bảo Phương yết kiến 
ngài Huệ Kinh, xin xuất gia nhưng cha 
chăng cho, liền nương với Thiền sư Kim 
Sơn xuất gia. Năm kế trở về yết kiến Huệ 
Kinh được ngài bảo làm Hỏa đầu. Một 
hôm đây cối xay bị trượt tay, sư có chỗ 
tỉnh ngộ. VỀ sau, sư vào ngọn Kim Lâu, 
nghe ếch kêu liền triệt ngộ. Sau khi Huệ 
Kinh tịch, sư kế tiếp trụ trì chùa Thọ 
Xương. Tác phẩm: Cjỉ Cứ tập. 


NGUYÊN QUANG #. %, (1290-1367) 
Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Tịch Thất 
Nguyên Quang, họ Đẳng Thị. Vào niên 
hiệu Diên Hựu thú 7 (1320) sư sang nhà 
Nguyên (Trung Quốc). Nối pháp Thiền sư 
Cổ Mai Chính Hữu, đời thứ 25 hệ Nam 
Nhạc, đời thứ § tông Lâm Tế Nhật Bản. 
Trụ trì chùa Vĩnh Nguyên. Có ngữ lục 
truyền lại đời. 


NGUYÊN QUY % #, 

Con rùa lớn. Ngày xưa thường dùng mai 
rùa để bói việc cát hung. Ở đây chỉ cho 
khuôn phép muôn đời vậy. Thiên Lâm Bảo 
Huần q. 1 (Đại 48, 1021 thượng) ghi: »iŸÊ 
ai |} 3X ?m HỊỊ E{ ƒE. #H J# Ấ f7 HH 2ï 
BH. Ä1 HỆ {\ 2 7u ấR tH. — Thiện 
ác cùng một loại, chính xác như xáu hạt 
chuối. Thịnh suy theo phép tắc tuần hành, 
tỏ rõ như xem mặt trời vậy. Đó là khuôn 
phép muôn đời mà người làm Trụ trì cần 
phải biết 





NGUYÊN SÙNG % # (713-777) 
Thiền tăng đời Đường, họ Vương, người 
xứ Lâm Chiết (nay thuộc tỉnh Sơn Đông) 
Trung Quốc. Sư mô côi từ bé. Năm I5 tuổi 
làm đạo sĩ, sau đó trở về với đạo Phật. 
Năm 741, sư theo Thiền sư Toàn ở chùa 
Ngõa Quan thưa hỏi về tâm yếu. Năm 757, 
du lịch các danh thắng trong nước. Sư kết 
bạn với Vương Duy, Tiêu Hân, suốt ngày 
bản luận cao xa, việc gì khó và sâu kín 
cũng tìm ra mà chăng biết mệt mỏi. Về già 
sư ấn núi Chung Nam, Kim Lăng (nay là 
Nam Kinh) hơn 20 năm tồi thị tịch. 


NGUYÊN TẾ #. #š (1620-1707) 

Thiền tăng đời Minh, họ Chu, tự Thạch 
Đào, hiệu Hạt Tôn Giả, Khổ Qua Hòa 
Thượng, con của Vân Sở Vương hoặc Tịnh 
G1iang Vương đời Minh, người xứ Tịnh 
Giang, Giang Tô, Trung Quốc. Nổi pháp 
Thiền sư Bản Nguyệt, đời thứ 37 hệ Nam 
Nhạc. Trụ trì Đại Địch Đường ở Dương 
Châu. Tác phâm: Khổ Qua Hòa Thượng 
họa ngữ lục 


NGUYÊN THIỀU #4 44 (1631-1721) 
Thiền tăng đời Minh, họ Tạ, hiệu Hạnh 


522 


NGUYÊN TRƯỜNG 7: E (1284-1357) 





Đoan, người xứ Triều Châu, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Thông 
Hiền, đời thứ 36 hệ Nam Nhạc, Sơ Tổ phái 
Thiền Nguyên Thiều Việt Nam. Vào niên 
hiệu Khang Hy thứ 4 sư theo thuyền buôn 
đến vùng Quy Ninh, tỉnh Bình Định, Trung 
bộ Việt Nam. Tại đây sư sáng lập Phật Học 
Viện, xây cất chùa Di-đà Thập Tháp, sau 
đó lần lượt cất chùa Hà Trung ở Thừa 
Thiên, chùa Quốc Ân ở Thuận Hóa. Sư trụ 
trì chùa Hà Trung. Triều Lê Việt Nam ban 
thụy là Hạnh Đoan Đại Sư. 


NGUYÊN THÔNG # ## (1136-1209) 
Thiền tông đời Nam Tống, họ Chu, tự Phật 
Trí, người xứ Trường Lạc, Phúc Kiến, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Phúc 
Nham Văn Diễn, đời thứ 17 hệ Nam Nhạc. 
Trụ trì Mông Am Kính Sơn, Hàng Châu. 


NGUYÊN TĨNH #4 ‡# (1065-1135) 

Thiền tăng đời Tống. Về già đồi tên là Đạo 
Hưng, họ Triệu, tự Nam Đường, người xứ 
Lãng Châu (nay là huyện Lang Trung tỉnh 
Tứ Xuyên) Trung Quốc. Sư bác thông 
Kinh truyện, giỏi văn chương. Xuất gia 
năm 23 tuổi, nối pháp Thiền sư Ngũ Tổ 
Pháp Diễn, thuộc tông Lâm Tế, phái 
Dương Kỹ. Sư khai sáng viện Nam Đường 
ở núi Đại Tùy, Bảnh Châu (nay là huyện 
Bành, tỉnh Tứ Xuyên) nên được người đời 
gọi là »Nam Đường Nguyên Tĩnh«. Sư 
từng trụ các chùa Chiếu Giác, Năng Nhân. 
Bậc thức giả cho rằng Nguyên Tĩnh truyền 
đạo pháp Đông Sơn sâu sắc và rõ ràng. 


NGUYÊN TĨNH %& 3# (1312-1378) 

Thiền tăng đời cuối Nguyên đầu Minh, họ 
Nghê, tự là Thiên Cảnh, Thiên Giác, hiệu 
là Phác Ân, Cối Kê Sơn Tiêu, người Cối 


Kê (Thiệu Hưng, Chiết Giang). Thuở nhỏ 
xuất gia tại chùa Đại Báo Ân, lại đến chùa 
Tập Khánh ở Hồ Lâm theo Pháp sư Thiên 
Ngạn TẾ tu tập giáo nghĩa Thiên Thai. 
Niên hiệu Chí Chính thứ 4 (1338) đời 
Nguyên, đến Kính Sơn tham vấn Nguyên 
Tâu Đoan Công, sư vừa vào cửa, Nguyên 
Tâu hét một tiếng, Nguyên Tịnh nghe như 
tiếng sắm nỗ hoát nhiên khai ngộ liền cúi 
đầu làm lễ. Lại hỏi ba bốn chuyền ngữ đều 
rất hợp ý Nguyên Tâu liền thâu làm đệ tử, 
sai giữ chức ký thất. Niên hiệu Chí Chính 
thứ 16 (1356) sư trụ trì chùa Trường 
Khánh ở Hội Kê, người hỏi đạo bốn 
phương nghe tiếng tìm đến. Niên hiệu 
Hồng Võ thứ I (1368) đời Minh theo chiếu 
vua sư đến Nam Kinh. Năm thứ 9 (1376) 
sư trụ trì chùa Linh Ấn ở Hàng Châu. Về 
sau sư tịch tại chùa Ninh Quốc. Tác phâm: 
Phác Viên tập, Tam Hội ngữ lục. 


NGUYÊN TRIỆU # 3š 

Thiền tăng đời Tống, họ Phan, hiệu Hoài 
Hải, người Tĩnh Hải, Thông Châu (nay là 
Nam Thông, Giang Tô) Trung Quốc. Sư 
nối pháp ngài Chiết Ông Như Diễm, làm 
truyền nhân tông Lâm TẾ, trụ trì các chùa: 
Báo Ân Quang Hiếu Thiền tự ở Thông 
Châu, Thanh Nguyên Quảng Huệ Thiền tự, 
Vạn Niên Báo Ân Quang Hiếu Thiền tự, 
Vạn Thọ Báo Ân Quang hiếu Thiền tự, 
Giang Tâm Long Tường Hưng Khánh 
Thiền tự, A-dục Vương Sơn Quảng Lợi 
Thiền tự. Tác phâm: Hoài Hải Ngoại Tập, 
Hoài Hải Nã Âm, Ngữ lục. 

NGUYÊN TRƯỜNG #%& ®& (1284- 
1357) 


Thiền tăng đời Nguyên, họ Đồng, tự Vô 
Minh, hiệu Thiên Nham người xứ Tiêu 


523 


NGUYỆN CHIỀÊU /§ H4 





Sơn (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung 
Quốc. Thuở bé xuất gia, 19 tuôi thụ giới cụ 
túc, nối pháp Thiền sư Trung Phong Minh 
Bản. Năm 1327, Sư trụ chùa Thánh Thọ 
núi Phục Long ở Nghĩa Điều, người học 
khắp nơi vân tập, sư thuyết pháp chẳng 
ngừng. Thụy hiệu: Phật Huệ Viên Giám 
Thiền sư. 


NGUYỆN CHIÊU f4 

Thiền tăng đời Tống, người xứ Tiền 
Đường, nối pháp Thiền sư Linh Ân Thanh 
Tủng, thuộc tông Pháp Nhãn. Sư trụ viện 
La Hán, Tú Châu (nay là huyện Thiệu 
Hưng, tỉnh Chiết Giang). Sau trụ chùa 
Hương Nghiêm, Hàng Châu. 


NGUYỆN HỌC #§ # (?-1174) 

Thiền tăng đời Lý, dòng Vô Ngôn Thông 
đời thứ 10, nối pháp Thiền sư Viên Trí. Sư 
họ Nguyễn, quê ở làng Phù Cẩm, miền Bắc 
Việt Nam (tức làng Phù Cẩm, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh ngày nay). 


NGUYỆN TẾ # # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Tê còn gọi là TẾ. 
Họ Giang, người Tiền Đường (nay là Hàng 
Châu). Thuở nhỏ xuất gia nơi chùa Thủy 
Tâm, sau khi thọ giới cụ túc sư tu tập giáo 
pháp Thiên Thai, chuyên nghiên cứu chỉ 
quán. Sư đắc pháp nơi Quốc sư Thiên Thai 
Đức Thiều làm truyền nhân tông Pháp 
Nhãn. Vào núi Nhạn Đãng ấn tu. Ngô Việt 
Vương xuống chiếu thỉnh trụ trì chùa Tiêm 
Khánh ở cửa tây Hàng Châu, không bao 
lâu sư từ chối trở về núi. Thị tịch vào 
khoảng niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc 
(976-983) đời Tống. 


NGUYỆT GIANG CHÍNH ẤN 


THIỀN SƯ NGỮ LỤC ñ ‡+ # #p ‡‡ 
Còn gọi: Nguyệt Giang Hòa thượng ngữ 
lục, Nguyệt Giang Ấn Thiển sư ngữ lục. 
Ngữ lục, 3 quyền, do Nguyệt Giang Chính 
Ấn soạn vào đời Nguyên, nhóm ông Cư 
Giản... biên tập, được xếp vào Tực Tạng 
kinh tập 123, trang 217. Nội dung thu thập 
các lời thượng đường và tiểu tham của 
Thiền sư Chính Ấn tại chùa Bích Vân, 
chùa Đạo Tràng cùng với các phần: Niêm 
cổ, Tụng cô, Phố thuyết, Pháp ngữ, Tán... 


NGUYỆT HÀ 7ÿ 8 (1858-1917) 

Tăng nhân cận đại, họ Hồ, tên Hiển Châu, 
người huyện Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, 
Trung Quốc. Năm 19 tuổi sư xuất gia ở 
chùa Quán Âm, Nam Kinh, rồi đến chùa 
Đại Thông Liên Hoa thụ giới cụ túc. Sư cất 
am tĩnh tu ở núi Chung Nam, vừa khai 
khẩn vừa tu thiền. Sư đến núi Thái Bạch 
nương Thiền sư Liễu Trần học thiền 3 năm 
xem như một ngày, nghe giảng kinh Duy- 
ma, sư ngộ nhập pháp môn Bất nhị, rất 
được Liễu Trần khen ngợi, và nối pháp 
ngài, thuộc tông Lâm Tế. Năm 1914 sư 
sáng lập Đại học Hoa Nghiêm ở Thượng 
Hải, còn xây thiền đường, giảng đường ở 
Viên Trung, hằng ngày tọa thiền và giảng 
kinh luận Đại Tiểu thừa. Một đời sư tuy 
lấy việc hoằng dương tông Hoa Nghiêm 
làm nhiệm vụ, song căn bản của sư vẫn là 
Thiền tông, điều đáng nói là không ngày 
nào sư không tọa hương tham thiền, không 
năm nào sư không đả thiền thất. 


NGUYỆT LÃNG TOÀN j1 + 
(1855-1915) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Đan, tên Toàn, 
tự Nguyệt Lãng, người xứ Thái Hưng, 


524 


NGỮ LỤC ï# # 





Giang Tô, Trung Quốc. Ni pháp Thiền sư 
Lãng Huy Sự, đời thứ 48 hệ Nam Nhạc. 
Trụ trì chùa Cao Mân (Giang Đô, Giang 
Tô). Có ngữ lục truyền lại đời. 


NGUYỆT LUÂN ÿ # 

1. Thiền tăng đời Ngũ Đại (854-925), họ 
Hứa, người xứ Phúc Đường (nay là huyện 
Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc, 
nối pháp Thiền sư Giáp Sơn Thiện Hội, 
nương thầy 7 năm. Sau chúng thỉnh trụ 
Hoàng Sơn Hàng Châu (nay thuộc Chiết 
Giang). 

2. Thiền tăng đời Thanh, họ DỊ, người xứ 
Mã Long (nay thuộc Vân Nam) Trung 
Quốc. Năm 18 tuổi xuất gia, thụ giới cụ túc 
xong, sư tham vấn Thiển sư Chân Viên 
Nguyệt Đàm và nối pháp ngài, thuộc tông 
Lâm TẾ. Sư còn tham vấn các bậc danh túc 
nam bắc, 20 năm ở kinh SƯ, sỐ người đến 
thọ giáo xa gần rất nhiều, nổi tiếng ở triều 
đình, 2 lần được ban cho y hồng, Long 
tạng. Về già, sư trở về Vân Nam, trụ 2 ngôi 
chùa lớn nổi tiếng: Hoa Đình và Hoa 
Nghiêm, chắn chỉnh lại môn phong. Sư có 
Ngữ lục truyền bá ở đời. 


NGUYỆT NHẬT ÿ H 
Tháng. Trong phức từ này, chỉ riêng chữ 




















































































































Nguyệt là có nghĩa, còn chữ Nhật là chữ 
đệm. Tông Môn Võ Khó ghi: »Ñ] ÉE ?Ÿ l# 
Hỳ. 7u ƒ Rk hú l ‡2. — H ññ Ít ÍÌ 
ñg 2 lÃ Z v TA: HH 88. Í 
JI Ẹ H ð 7ñ. 7ú hủ v MŠ 2: lệ 1 
Bƒ ƒ 1U, #€ ? 3E 1. HỤ 41 5 ïT 
Fa — Lúc sư ở Bảo Phong, Thủ tọa 


Nguyên rất vui. Một hôm,sư xin phép đến 
yết kiến Lý Thương Lão và nói: Một tháng 
sẽ trở về! Sau 40 ngày sư mới trở vẻ. Thủ 
tọa Nguyên gặp lại sư, liền nói: Ôi! Buông 


lụng quả. Vô thường nhanh chóng nghen! 
Sư bắt giác ra mô hôi đầm đìa«. 


NGUYỆT QUANG TỰ J % 3 

Chùa ở phường Đông Khê, quận Ngô 
Quyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam, 
do Thiền sư Như Hiện trụ trì. 


NGƯ MỤC HỖN CHÂU #. R :# #% 
Mắt cá lẫn lộn với trân châu. Theo »Ngọc 
Thanh Kinh« ghi chép: Thời xưa có một 
người tên là Mãn Nguyện, rất thích trân 
châu (tức ngọc trai). Một hôm đi chợ, ông 
phát hiện ra một hạt trân châu rất đẹp, ông 
bỏ món tiền lớn để mua về. Ông hàng xóm 
tên là Thọ Lượng cũng là người rất thích 
trân châu. Một lần trên đường đi nhìn thấy 
một mắt cá to, tưởng là trân châu, liền nhặt 
về nhà cất đi. Về sau có người bị ốm, cần 
có trân châu đề chữa bệnh. Mãn Nguyện và 
Thọ Lượng đều mang trân châu của mình 
ra, mọi người so sánh, phát hiện ra trân 
châu của Thọ Lượng là mắt cá. Thiền tông 
mượn cụm từ này để chỉ cho việc nhận 
định, đánh giá sai lầm. Tiết Lang Sơn Huệ 
Ôn Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »ƒ#ÿ 
3H ã. ứH lữ 4 H Íf£ HH: X3 
Z} 3K. 1 ñã Hã l¿ jã ÄXú 2K ‹ — Nhận 
lầm Phật ý với Tổ ý như cho mắt cá là 
mình châu, hiểu sai Tiểu thừa với Đại thừa 
nhự cho vỏ quít là lứa đỏ«. 


NGỮ LỤC šš ¿ 

Sách có nội dung gồm những lời khai thị, 
thuyết pháp của các bậc Tổ sư trong Thiền 
tông. Phần lớn nó gồm những pháp ngữ và 
do thị giả hoặc các vị theo tham học với 
các ngài sưu tập, ghi chép lại thành sách. 
Từ đời sơ Đường bắt đầu có ngữ lục như: 
Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục tô Huệ Năng. 


9525 


NGỰ CHẾ GIẢN MA BIỆN DỊ LỤC ƒ# ïB| bš jš 33 5 $# 





Từ đời Ngũ Đại, Triệu Tống về sau, Thiền 
tông thành lập chế độ tùng lâm và phần lớn 
các vị Trụ trì là các thiền sư nổi tiếng nên 
ngôn hạnh của các ngài đều được các vị 
chức sắc bên dưới như Thư ký, Chức ty ghi 
chép lại. Chăng hạn: M⁄ã 7ổ Đạo Nhất 
Thiên sư ngữ lục, Triệu Châu Tùng Thẩm 
Thiển sư ngữ lục. 


— Ngữ yếu: Ghi chép những phần quan 
trọng trong ngữ lục, như: Bách Trượng 
Hoài Hải Thiên sư ngữ yếu. 


— Biệt tập: Chỉ sưu tập pháp ngữ của một 
vị thiên sư. 


— Thông tập: Sưu tập pháp ngữ của nhiều 
vị thiền sư. 


NGỰ CHẾ GIẢN MA BIỆN DỊ LỤC 
#t tì tk RE 3ì %4 #k 


Còn gọi: Giản Ma Biện Dị lục. Lục, 8 
quyền, do Vua Ung Chính soạn vào đời 
Thanh, được ấn hành vào niên hiệu Ung 
Chính thứ 11 (1733), sau đó được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập 114, trang 379. 


Vào đời Minh, thiền tăng tông Lâm Tế là 
Pháp Tạng soạn I quyển sách là »Ngũ 
Tông Nguyên«, và đệ tử của sư là Đàm 
Kiết Hoằng Nhẫn cũng soạn »Ngũ Tông 
Cứu« 1 quyên, bài bác chủ trương của tông 
Tào Động, đưa đến cuộc tranh luận trong 
thiền lâm thời bấy giờ, ảnh hưởng còn lan 
rộng đến đời Thanh. Vua Ung Chính đời 
Thanh soạn sách này cho rằng chủ trương 
Thiền tông của Pháp Tạng và Hoằng Nhẫn 
là tà ma đị thuyết và nêu ra ngữ lục của 2 
vị làm, rồi bài xích từng cái một. Vua còn 
bảo học trò của Pháp Tạng ăn thịt uống 
rượu, phá hoại giới luật, nguy hại đến cửa 
Phật, cần phải đẹp trừ. 


NGỰ TUYỂN NGỮ LỤC Ấ# :š $# #š 
Còn gọi: Ung Chính Ngự Tuyển ngữ lục. 
ngữ lục, 19 quyên, do Vua Ung Chính biên 
tập vào đời Thanh và được xếp vào 7e 
Tạng kinh tập 119, trang 357. 

Vua Ung Chính bất mãn »Cổ Kim Tiệp 
Lục« nên biên tuyển lại thành sách này. 
Nội dung bao gồm thiền ngữ của các thiền 
tăng, cư sĩ và của cả Vua Ung Chính. Gồm 
có: 12 quyên Chính tập, 1 quyển Ngoại 
tập. 2 quyền Tiền tập, 3 quyền Hậu tập, I 
quyền Đương kim pháp hội. Chính tập 
gồm những thiên ngữ yếu ngắn của 15 vị 
như: Tăng Triệu, Vĩnh Gia Huyền Giác, 
Hàn Sơn, Thập Đắc, Quy Sơn Linh Hựu, 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Triệu Châu Tùng 
Thâm, Vân Môn Văn Yên, Vĩnh Minh 
Diên Thọ, Tử Dương Chân Nhân Trương 
Bình Thúc, Tuyết Đậu Trọng Hiển, Viên 
Ngộ Khắc Cần, Ngọc Lâm Thông Tú, 
Cùng Khê Hạnh Sâm và Thạc Ung Thân 
Vương Viên Minh Cư sĩ (tức Vua Ủng 
Chính). 

Ngoại tập gồm »Tịnh Độ vấn đáp« của 
ngài Vân Thê Châu Hoằng. Tiên tập, Hậu 
tập đều là ngữ lục của nhiều đời thiền sư. 
Sách này được nhập tạng vào tháng giêng 
niên hiệu Càn Long thứ I (1736) đời 
Thanh, được Kim Lăng Khắc Kinh Xứ 
khắc bản vào niên hiệu Quang Tự thứ 4 
(1878) đời Thanh. 


NGƯNG MẬT THIỀN SƯ %' # 3# 
ÉP 

Hiệu của Thiền tăng Khuông Dật đời Ngũ 
Đại. X. Khuông Dật. 


NGƯNG MÂU # t£ 
Vốn có nghĩa là con ngươi của mắt chẳng 
chuyển động, trong lúc tập trung chú ý. 


526 


NHẠC LÂM TỰ † # 3£ 





Thiền tông mượn từ này để chỉ cho thái độ 
chần chừ, đắn đo suy nghĩ. Tiết Phù Dung 
Đạo Giai Thiền sư trong NĐHN q. 10 ghi: 
»ấ JE JƯ JRš. LÍ} KE Z5. M J7) Đã 
lỆ. H ñ ll li. — Vừa bước lên tòa 
này đã dính vào trần lao, lại còn chẩn chừ 
tự bày khuyết điểm«. 





























NGƯNG TỊCH ĐẠI SƯ % ‡t % ff 
Thụy hiệu của Thiền tăng Bảo Tích đời 
Đường. X. Bảo Tích. 


NGƯỠNG SƠN HUỆ TỊCH THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC 1? .› 3$ & 3# Éf 3# 4 
Ngữ lục, 1 quyền, do Ngưỡng Sơn Huệ 
Tịch soạn vào đời Đường, Ngữ Phong 
Viên Tín và Quách Ngưng Chi cùng biên 
tập vào đời Minh, được xếp vào Tực Tạng 
kinh tập 119, trang 860. Nội dung: Đầu 
tiên kế về hành trạng của Thiền sư Huệ 
Tịch, kế đến trình bày về cơ ngữ vấn đáp 
giữa Huệ Tịch với các vị: Bàng cư sĩ, Tam 
Thánh, Nhũ Nguyên, Bách Trượng, Hoàng 
Bá, Nam Tuyền và khoảng 70 điều về pháp 
ngữ lúc thượng đường, thị chúng. Cuối 
cùng ghi tóm tắt việc thị tịch của ngài 
Ngưỡng Sơn. 


NGƯU ĐẦU SƠN # 5ñ , 

Còn gọi: Ngưu Thủ Sơn. Núi thuộc thành 
phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung 
Quốc, nằm ngoài Trung Hoa môn 15km. 
Cao hơn mặt biển 242,9m, do 2 ngọn núi 
đứng cạnh nhau, hình dáng như đầu con 
trâu nên gọi là Ngưu Đầu. Niên hiệu Thiên 
Giám thứ 2 (503) đời Lương (Nam Triều) 
trong hang đá Tây Phong của núi này có 
dựng »Tiên Quật Tự«. Có bài ca dao dân 
gian như sau: 


27 thị TR_E — ## I 






































2h 2 li †¡ f] 2 
4H 3 4ã Pb #§ Rí là 
+ fí tị E th ?t tễ 

»Phương sơn đỉnh thượng nhất xung điền 
Tiểu tiểu kiết sơn ngũ cá tiêm 

Tổ đường hữu tọa vô lượng điện 

Ngưu Thủ sơn thượng xuất thần tiên«. 
Trên đỉnh Phương Sơn mảnh ruộng cao 
Năm ngọn núi lành bẻ tẻo teo 












































Tổ đường có đến vô lượng điện, 

Thân tiên Ngưu Thủ dáng tiêu dao«. 

(Hạnh Huệ dịch) 

Trên núi này có rất nhiều tự viện. Pháp 
Dung, Tổ tông Ngưu Đầu khai thiền tại 
đây, nên núi này là cái nôi của tông Ngưu 
Đầu. Phía nam núi có chùa Phổ Giác, động 
Bích Chi, động Văn-thù. Phía đông nam 
núi có đền Thanh Đạo Nhân, suối La hán, 
bia đá trên vách núi. Trong thời gian kháng 
chiến, rừng cây trên núi bị đốn sạch, rất 
nhiều chùa miếu bị thiêu rụi. Hiện chỉ còn 
ngôi tháp chùa Hoằng Giác và phần tượng 
tạc trên vách đá. Vào tháng 3 mùa xuân, 
trên núi hoa nở rất đẹp, đặc biệt có »NÑgưu 
Thủ Yên Lam« (khói ngút trên núi Ngưu 
Đầu) là 1 trong 48 cảnh đẹp của Kim Lăng. 


NHẠ NÊ THỦY # 3# z 

Gọi đủ: Nhạ nê đới thủy. Lời nói lề mề, 
chậm chạp. Vân Môn quảng lục ghi: »‡ 
&t # 7k †E J8 # ìl . — Chẳng phải là 
lời nói lễ mê chậm chạp, làm sao nói 
đây?«. 

Phân Dương ngữ lục q. thượng ghi: »È lữ 
Hị Ø8. 3M J Ät É f# 7K — Cất đứt hai 
đâu, cũng là lời nói lễ mê chậm chạp«. 

















NHẠC LÂM TỰ # #3 3 
Chùa ở thành phố Phụng Hóa tỉnh Chiết 
G1ang, Trung Quốc. Chùa được bắt đầu 


927 


NHAI PHƯỜNG HÓA CHỦ #ÿ ‡ÿ #t, 3> 





xây dựng vào niên hiệu Đại Đồng thứ 2 
(536) nhà Lương thuộc Nam Triều. Ban 
đầu nền chùa ở phía tây suối, gọi là Sùng 
Phúc Viện, bị phá hủy vào niên hiệu Hội 
Xương (841-846) đời Đường. Niên hiệu 
Đại Trung thứ 3 (849), Thiền sư Nhàn 
Khoáng xây dựng lại ở phía đông suối, đổi 
tên là Nhạc Lâm Tự. Cuối đời Đường, cao 
tăng Thiền tông là Hòa thượng Bồ Đại ở 
chùa này. Sau đời Ngũ Đại, niên hiệu 
Tình Minh thứ 3 (917) đời Lương, ngài 
mắt ở đưới mái đông của Đại điện và đo vì 
nơi đây là đạo tràng của ngải lưu ngụ nên 
người thời ấy vẽ bức tượng toàn thân ngài 
treo ở Đông đường Đại điện. Niên hiệu Đại 
Trung Tường Phù thứ § (1015) nhà Tống, 
vua ban bảng hiệu »ĐÐĐại Trung Nhạc Lâm 
Thiền Tự«. Thiền sư Văn Nhạc từng ở 
chùa này, xây gác Sùng Ninh. Hậu điện 
còn được xây cất lại. 

Niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 2I (1423) đời 
Minh, bị hủy hoại do nạn binh lửa. Khoảng 
niên hiệu Chính Đức (1506-1521) mới 
được sửa sang lại. Khoảng niên hiệu Vạn 
Lịch (1573-1615) lại bị phá hủy do nạn 
binh lửa, rồi đại điện được xây dựng lại. 
Khoảng niên hiệu Sùng Trinh (1628-1644) 
cất lại gác Sùng Ninh. Niên hiệu Khang Hy 
thứ 12 (1673) đời Thanh, Hòa thượng Khải 
Am làm hưng thịnh tông phong tại chùa 
này, xây Thiên Vương điện, Phương 
trượng, Đông Tây lang, tháp Phổ Đồng 
quy mô rộng lớn; sau đó bị hoang phế. 
Niên hiệu Quang Tự thứ 14 (1888), ngải 
Văn Quả tái thiết, đến nay chỉ còn một tòa 
Đại điện. 


NHAI PHƯỜNG HÓA CHỦ #4‡ 3 
4V, + 


VỊ tăng có nhiệm vụ đi vào chợ búa đê xin 


tiền và vật thực cho đại chúng. 


NHAI NGHIỆP # * 

Gia tài sản nghiệp. Tiết Tưởng Sơn Phật 
Huệ Cảo Thiền sư trong ŒTPĐL q. 25 ghi: 
»j# 1lI Jã f⁄§ ñR fï #Ÿ Hữ: — 1Ð f A 
2%. 3H L ? 2E Mũ #í W 3X. ffÍ — Jủ 
+ #. ki ft irH.v h 
#f£—RẤ. Hf8&8Hx+k. +đ+#Z^ 
. XI}H44# Š-— Hi ñ. Ã 
1h -ƒ fÁ Ít ⁄  3⁄ ầ jế.. — Tưởng 
Sơn thí dụ cho ngươi biết: giống như gia 
đình nọ, tô tiên có gia tài sản nghiệp rất 
lớn để lại từ trước đến giờ. Trong nhà có 2 
anh em, mỗi người đêu dùng đấu (dụng cụ 
đo lường) để đong tiền xài. Người anh 
dùng đấu 500 điểu tiển, người em dùng 
đấu 1 quan. Ngày qua tháng lại, tiêu dùng 
mãi chẳng thôi, nên gia tài sản nghiệp của 
ông cha hết sạch, làm lụy đến con cháu 
không có chỗ an thân lập mạng«. 




























































































NHAM TUẤN # 4# (882-966) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Liêm, người 
xứ Hình Đài (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) 
Trung Quốc. Sau khi xuất gia, sư giữ giới 
rất nghiêm. Từng đi qua các núi: Hành 
Sơn, Lô Sơn, Dẫn Sơn, nối pháp Thiền sư 
Đại Đồng Đầu Tử. Sư ra hoằng pháp trụ 
viện Quán Âm ở Biện Kinh (nay thuộc 
huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam), đồ 
chúng thường vào khoảng vải trăm, tông 
phong hưng thịnh. Lúc Chu Cao Tổ, và 
Thế Tông chưa lên ngôi thường lên 
phương trượng để thi lễ. Đến khi Vua tức 
vị, có ban cho sư y hồng và hiệu »ÏTỊnh 
Giới Đại Sư«. 


NHÀN NGÔN NGỮ ïị š ‡# 
Còn gọi: Nhàn ngôn trường ngữ. Lời nói 


528 


NHÃN MỤC ïR H 





không có gì quan trọng hoặc là lời nói dư 
thừa. Tiết Đầu Tử Đại Đồng Thiền sư 
trong NĐHN q. 5 ghi: »ï# ñ'Z là lữ 
ME. Để Đ ðT RẾ nH 2 + II g 













































































Siêu 


NH BÑ b: 2. 1U #t 








mắt lanh lợi, dụ cho sắc mặt năng nô khí 
khái. Thiền tông mượn từ này để chỉ cho 
nghĩa biện biệt rõ phải trái, được mắt. Tắc 
93, Thung Dung lục giải thích là biện biệt 
thị phi, minh liễu đắc thất. Tắc 66, Öích 
Nham lục (Đại 48, 196 hạ) ghi: »š£ RE 2ï 
®í 1 ƒ HR #7. ff lí H2. ở 2 


























x8 HƑ # È* . — Các ông đến đây 
định tìm lời nói hay đẹp, góp nhặt văn hoa 
trong miệng ta nói ra. Lão già này khí lực 
yếu kém, môi lưỡi chậm lụt, cũng không có 
lời gì quan trọng để cho các ông. Nếu các 
ông hỏi ta, ta ty cấu hỏi mà đáp, cũng 
không có huyền diệu để cho các ông«. 


NHÀN TRẦN CẢNH ïj Jš 3# 
Chỉ cho các điều kiện ở bên ngoài đều 
không có ý nghĩa, không có giá trị, cũng 
chỉ cho sự vô dụng của văn tự, ngôn ngữ. 
Phần Thị Chúng trong LTL (Đại 47, 499 
thượng) ghỉ: »ilJl 2 _ it A H # H 
fầ. # l #+ §.. #44 L Íb P R lš, 
SH T ĐT 2B 1L ` R HH #f 3M #f . Eí 
3¿ #\ bÀ !H Sf. - Hiện nay, người học 
đội cần phải tự tin, chớ có từn bên ngoài. 
Bởi vì tắt cả cái bên ngoài đều vô giá trị, 
đêu chẳng phân biệt được tà chính. Như có 
Phật có Tổ đều là việc trong giáo tích«. 
































NHÃN f# 

Chỉ cho pháp nhãn, tức là ánh mắt trí huệ 
của thiền giả quán chiếu sự vật, nhận thức 
chân lý. Linh Hựu ngữ lục ghi: »l1 Šï 2È 
HR IE. 4 ñR fÝ Í7 l¿ — Chỉ trông 
mong con mắt ông chân chính, không nói 
đến hành vi của ông.« 

















NHÃN CÂN !# #3 
Còn gọi: Nhãn lý hữu cân (Trong mắt có 
gân). Đối lại: Nhãn lý vô cân. Chỉ cho ánh 








Jt HÀ? — Khi ấy nếu ánh mắt của y có 
Chút linh lợi, lập tức hiệu thâu; hả chăng 
thích lăm sao?«. 


NHÃN HOÀNH TY TRỰC ñ# 3# # 
# 

Mắt năm ngang, mũi đứng thăng, tỷ dụ cho 
mặt mũi xưa nay bình thường tự nhiên, tức 
chỉ cho Phật tính, Bản tính. Duy Tắc ngữ 









































lục q. 1 ghi: »f 3š  ##t£' X1. H % 
lu ñH Á ft ft AI 3l ER ÿR #2 Eí ff ƒÑ ‹ 





— Phật pháp vốn không có huyễn diệu, chỉ 
cần các ông, môi người biết được mất năm 
ngang, mũi đứng thăng liên thôi«. 


NHÃN LÝ TRỪU ĐINH, NÃO HẬU 
BẠT TIẾN ñ# # 3» 2r Nế 4 ‡# f#[ 
Nhồ đỉnh trong mắt, rút tên sau ót, tỷ dụ 
dẹp trừ tục tình mê chướng, lắng trong 
vọng tuởng ngờ vực lo nghĩ. Như Tịnh ngữ 
lục q. thượng: »‡ñ ƒb J#: 2K B7 1 Rấ , 
đMl bú — lHỊ. ? ÍE J ®? HR ® hủ 
Hữ 4< ‡ ññ. 4 % ##t Í ìM Kế 
— Chỉ Phát điện, nói: ›Mở rộng điện 
này, đích thân thấy được một mặt phải làm 
sao?‹ Nhỏ định trong mắt, nhồ tên sau ót 
xưa nay không có hình tượng thông cơ 
biến«. 






































NHÃN MỤC f# ñ 
1. Pháp nhãn thiền tăng. Bích Nham lục q. 
I gh: »& N ‡X 8 X#. 24 & f + 
2` 2% ññ lR H : f® % 2 5 lữ fE H - 


















































529 


NHÃN QUANG LẠC ĐỊA ïR 3 # #Hh 





— Nói chung, nếu người nào muốn đỡ nâng 
Thiển và Giáo thì cần phải có pháp nhẫn 
và cử chỉ hành vi ứng cơ tiếp vật của bậc 
Thiên sư lão luyện«. 

2. Ngôn hạnh ứng cơ, lập bày thiền cơ. 
Tiết Vân Sơn Hòa thượng trong NĐHN q. 
11 ghi: »Ñ hú fết 5E. {# {E đu 3*. Tá 
ft 2X. HH: ƒ#Ÿ Íã Fễ 5 TlÌ. Tế 
ff ! H1: ƒE ìš fññ IR HD, Z& Mũ Bà 
v th 4 JH ñ ! — Sư thấy tăng đến, 
liền làm thế đứng dậy; tăng liên bước ra. 
Sư nói: Được linh lợi như thế! Tăng liên 
hét, nói rằng: Lập bày Thiên cơ thể ấy mà 
k thừa Lâm Tế, thật là oan uống thay a!«. 






























































NHÃN QUANG LẠC ĐỊA 1# #*, # 
3h, 
Chết đi. Tiết Vân Phong Văn Duyệt Thiền 


























sư trong NĐNN q. 12 ghi: » 5 f#ÿ — #ÿ| HR 
X #4 Hh. đã H #U — ft Z JI. ?Ã lại 





























lú fí MỊ 2È 3ã › — Chớ đợi một khi chết 
đi, mới biết rằng mình tu hành không có 
một chút công đức gì, và bị chịu khổ nơi 
địa ngục«. 





NHÃN THÁP SI f# 3 t# 

Nguyên chỉ cho cục ghèn đóng trong mắt. 
Thiền tông mượn từ này làm thuật ngữ để 
chỉ cho sự chấp trước ngã kiến, không bỏ 
kiến chấp hẹp hòi. Gia Thái Phố Đăng lục 
q. 15 "- Tục 137, 119 hạ) ghi: »## + ïrJ 
P) „ HỆ ## %f H HR ‡Š lZ.. - Khi 
Si o0 nước sông thành sữa ngọt thì cả tôm 
bị đóng ghèn«. 



































NHÃN THÂN THỦ BIỆN 1# ở # 
Còn gọi: Nhãn biện thủ thán. Nhanh tay lẹ 
mắt. Tăng Bảo Chính Tục truyện q. 6 ghi: 


»IE ?{ ã J# Hỹ. DH Š lš Hh Jã #: ñã 











Ä lñl Ñ[. HR 3Ÿ TF ðl J& — lề tí f 
2%“ v TR ñế ñẾ HR — 2F. tế j4 JH 4. - 
Ngay lúc ấy nó hiển hiện trước mặt các 
ông. Nếu nhanh tay lẹ mắt lập tức nhận lấy 
thì các ông mới có khả năng che chở ba 
cõi, nâng đỡ bón loài«. 

Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: » E. 3# 
t 

J #II H Hš rr fù 2 BỊ 

MỊ #& #k Ấ[ 3H li E1 5% 

Hề đÍ F 3W % & lš lá 

LI 3Ÿ 1! 3m EH 1l fÃ lá 

?ø 1 À ® ® & #4 12 

H lí $ 7z ñỊI {HƑ ‡H b 
»Šw thượng đường nói: 

Gió hòa nắng ấm thói nhà Cổ Phật 
Đào đỏ liễu xanh cơ phong TỔ sư 
Nhanh tay lẹ mắt chưa phải tỉnh tỉnh 
Nói năng lưu loát cách đạo cảng xa 

Từ cửa đem vào chẳng phải của báu 
Thử hỏi cuối cùng làm sao gặp nhau ?«. 












































NHÃN TÌNH ĐỊNH ĐỘNG f!# rä # 
# 

Còn gọi: Nhân mục định động. Mắt nhấp 
nháy. Ý nói do dự, mờ mịt không hiểu. 
Tiết Tưởng Sơn Pháp Tuyền Thiền sư 
trong NĐHN q. 16 ghi: »‡# Á — Ÿf. ‡R 
R3 — HR#.. 2ï Mí HR H§ ⁄E ðJ v + 
4 J§ #Ề . — Người giỏi một lời, ngựa hay 
một roi; nếu còn do dự thì không tránh 
khỏi bị vướng mắc chữ nghĩa«. 























NHẬM CHÂN # Ä 

Tùy ý tự nhiên, thành thực, thuận chân 
như. Tiết “Giang Tây Mã Tổ trong TĐT q. 
14 ghi: »j⁄ — BÉ 4: #  šŠ ẨH Mú v 
Hể 1E — #. h ñỦ #. ”H 7) ŠJ 2X. 
ñlñ El: 3? #f „HW. Bể jš Í . - 
Hoàng tam lang nói: Nếu không gặp Hòa 



































530 


NHÂN A. 





thượng, luống qua một đời; sau khi gặp 
Thây, con như cẩm dao phân định hư 
không. Sư bảo: Nếu thật như thế, tùy chỗ 
thuận chân như đi! «. 


NHẬM KẾ DŨ 4# # ® (1916-2) 

Học giả Phật giáo hiện đại, người xứ Bình 
Nguyên, Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 
1934, ông thi đỗ vào phân khoa Triết học 
Đại học Bắc Kinh. Năm 1938 sau khi tốt 
nghiệp khoa Triết, ông lại thi đỗ vào lớp 
Nghiên cứu sinh, sở nghiên cứu Văn học 
thuộc Đại học Bắc Kinh, đến năm 1941 thì 
tốt nghiệp. Ông lần lượt nhậm chức Giáo 
sư Đại học Bắc Kinh, Giám đốc sở nghiên 
cứu Tôn giáo Thế giới thuộc viện Khoa 
học Xã hội Trung Quốc, Hội trưởng hội 
Tôn giáo Học Trung Quốc, Quản thủ Thư 
viện Bắc Kinh. Ông trường kỳ theo đuôi 
việc nghiên cứu lịch sử Triết học Trung 
Quốc, lịch sử Phật giáo, lịch sử Đạo giáo 
và trứ thuật rất nhiều. Ông còn chủ trì công 
tác biên tập xuất bản »Trung Hoa Đại Tạng 
Kinh« (bộ phận Hán văn). Đối với Thiền 
tông, ông nghiên cứu sâu xa, cho rằng sự 
hình thành và phát triển của Thiền tông là 
cao trào thứ hai của sự phát triển văn hóa 
Trung Quốc, sau thời Xuân Thu Chiến 
Quốc. Tác phẩm: 

— Thiên Học dữ Nho Học. 

— Thiên tông dữ Trung Quốc Văn Hóa. 

— Thiên tông Triết Học Tư Tưởng Lược 
Luận. 

Ông còn chủ biên: 

— Trung Quốc Phật Giáo Sử. 

— Tôn Giáo Từ Điển. 


NHẬM MA 4 # 
1. Như thế, Như vậy, tức »f§ J#« (nhằm 
ma). Tiết Huệ Trung Quốc Sư trong TĐT 





q. 3 ghi: »l É: đt 'ƒ 2 lv JR 2 
đï HH — HH. ƒ£ ðj — F. HH HH: BE 
# {E Pš. HH H M hị Ñ 1ñ? -— Lúc sư 
ở hang Đảng Tử, có Ma Cóc đến viếng, đi 
nhiễu sư ba vòng, dộng tích trượng một 
cải. Sư bảo: Đã được như thể, đâu cần 
phải gặp bản đạo?« 
























































2. Làm thế nào? Thế nào là? Chương Pháp 
Nhãn Văn Ích Thiền sư trong CĐTĐL q. 
28 ghi: »Í† [ñ]: 4& Fš RỊ 4 ï⁄4 BỊ Zš 
1? HỤ El: #% TE lƒ T Hồ. - Tăng 
hỏi: Làm thế nào để khỏi rơi vào nhân 
quả? Sư đáp: Đừng làm chỗn hoang kêu.« 
CĐTĐL q. 20 ghi: »fấ: J# BỊ —- lạ mị 
HE, #ĩ BỊ HỊ Bi 2 1U? - Thế nào là chỉ 
một vắng trăng treo cao mà muôn nước 
cùng ngắm?«. 





























IEt 














NHẬM VẬN #£ :# 


Mặc tình. Bản tính của mọi sự mọi vật vận 
động tự nhiên, chẳng dính dáng với sự tạo 
tác của tâm thức. Lâm Tế ngữ lục ghi: »3f 
+ I IEill À. 4® Á:. {H fữ Bễ 
 H 8 %. fEl š k3. # Í7 RỊ 
fT. Z4ˆRI4¿. lW — 2 lò # 3 f# 
1. — Nếu là đạo nhân chân chính thì 
không bao giờ như thế, chỉ là tùy duyên 
tiêu nghiệp cũ, cứ mặc tình mặc áo quản, 
muốn đi thì đi, muốn ngôi thì ngôi, tâm 
không một niệm mong câu Phật quả«. 





b 
Am 
mà 


Imị 





| 




















NHÂN ^- 


VỊ, cái. Lượng từ dùng biểu thị số người. 
Mật Am ngữ lục ghi: »‡È ˆ ?E ® l #4 
Ä\ 3 ÃI ñR v 7K Í£ hủ Mề HỆ. — Cả đời 
tôi tham kiến vài vị Thiện trì thức, cuối 
cùng gặp được ngài Ứng Am.« 


























531 


NHÂN CẢNH CÂU BẤT ĐOẠT A ?š {l2 





NHÂN CẢNH CÂU BẤT ĐOẠT ^. 
3# 14.7 4 

Nhân cảnh đều không đoạt, là một trong 
»Tứ liệu giản« của Thiền sư Lâm Tế. Đối 
với người học nào căn khí thượng đăng, 
không còn »Ngã chấp« và »Pháp chấp«, 
thiền sư sẽ chọn lấy biện pháp tiếp dẫn 
này. Lâm Tế ngữ lục ghi: »flt ƑR]: II {n[ 
tz Á| l8? HH: + Š # 
Jủ , 1H Z4 ñM HX . — Tăng hỏi: Thế nào 
là nhân cảnh đều không đoạt? Sư đáp: Vua 
bước lên ngai, lão quê ca hái. 

















NHÂN CẢNH LƯỠNG CÂU ĐOẠT 
4e f[ É Ä 3š œ 19 $ 

Một trong »Tứ liệu giản« của Thiền sư 
Lâm Tế Nghĩa Huyền. Đối với người học 
nào còn nặng »Ngã chấp« và »Pháp chấp«, 
thiền sư sẽ chọn lấy biện pháp này để tiếp 
dẫn. Lâm Té ngữ lục ghi: »Ílt 2. 1 frj 
+ À Bã Nị ÍE'®f. HỤ 2x. 3f  Ãñ 
XlJ Hã — 2ÿ. — Tăng hỏi: Thế nào là 
nhân cảnh đêu đoạt? Sư đáp: Tịnh Phần 
(Tịnh Châu và Phần châu: địa danh) bặt 
tin tức, một mình ở một nơi. Các thiền sư 
tông Lâm Tế về sau thường sử dụng cách 
dẫn dắt nảy. 























NHÂN CĂN + ‡£ 

Căn khí, căn tính của con người. Vân Sơn 
Pháp Hội Lục ghi: »ÿ 3ƒ 3X. Ä JR 
t2. #8 Am &AEfẩR®#wx 
4à, X2 IEHH7&, HỆ D #}$ ƒ # 
#l  †È. AÑ # *L š: R HE. 2® Z BỊ 
lä| . ĐÈ J JÈ {ầ . — Bây giờ đang là thời 
mạt pháp, căn khí con người kớm cỏi, 
người học đã không có tâm vì sinh tử, lại 
thiếu bậc Thầy chân chính truyền pháp cho 
đệ tử. Chỉ lấy việc trụ trì theo danh lợi làm 
hoài bảo, khoe khoang đấu tranh làm sự 






























































nghiệp, tràn ngập xóm làng, trở thành 
phong tục.« 


NHÂN CÔNG 4. + 

Kẻ đầy tớ, người làm thuê trong tự viện. 
Tiết Phù Dung Đạo Giai Thiền sư trong 
NĐNN q. 14 ghi: »Ã -L # 3 #2. Í7 
#í #í fl 2 8l. — Kẻ đây tớ vo gạo nhóm 
lửa, hành giả (cư sĩ tập tu) nấu cháo thối 
CƠH.« 


NHÂN DŨNG 2- 5 

Thiên tăng đời Tống, họ Trúc, người xứ Tứ 
Minh Trung Quốc. Xuất gia từ bé, dung 
mạo siêu tuyệt, thông minh hơn người. Ban 
đầu sư học giáo điển Thiên Thai, thông 
được ý chỉ của tiền nhân. Sư đến yết kiến 
Tuyết Đậu Trọng Hiển, Ngài trách sư là 
»G1ảng sư dở dở ương ương«, sư giận nói 
không nên lời và bỏ đi. Sư đến núi Vân Cái 
Đàm Châu, nối pháp Thiền sư Dương Kỳ 
Phương Hội. Sau khi Dương Kỳ tịch, sư 
cùng với bạn đồng tham là Bạch Vân Thủ 
Đoan vân du bốn phương tìm hiểu huyền 
áo. Về sau, sư trụ chùa Bảo Ninh ở Kim 
Lăng (nay là Nam Kinh) tích cực xiển 
dương thiền học. Tác phẩm: Bảo Minh 
Nhân Dũng Thiển sư ngữ lục Ì quyền. 


NHÂN DUYÊN B # 

1. Thiền gia cho cơ ngữ hoặc hành vi động 
tác thị cơ, ứng cơ là nhân duyên, ý nghĩa 
giống như công án. Tiết Thạch Đầu Tự Hồi 
Thiền sư trong NĐNHN q. 20 ghi: »( ® Bễ 
JI Mú ) 3 H ñ Ml Ấ€.  đí JM HỊ 3 
Háá. Bi 4š 2 ® sò ¿ -Hòa /hượng 
Đại Tùy bảo hãy thôi tụng kinh mà khản 
công án Triệu Châu khám bà lão. Sư niệm 
niệm không rời bỏ tâm.« 

2. Nhà Phật cho rằng những tư tưởng ngôn 









































532 


NHÂN PHONG XUY HỎA EỊ R{ "# 





hạnh có thể dẫn đến quả báo là nhân 
duyên, tức là nhân trong nhân quả báo ứng. 
Chương Tổ thứ I Ma-ha Ca-diếp trong 
CĐTĐL q. 1 ghi: »EH Z¿ [| # 3L -Ì — 
 E# + É.. — Do nhân duyên này mà 
được thân kim sắc trong 91 kiếp.« 





























NHÂN KHÁCH 4. # 

Khách khứa. Tông Môn Võ Khó ghi: » 
⁄& 1, f lí 4 H? †⁄ Bí {\ 2 Hh 
2 ñ 1U KH % ÁN lằ ÁÑ ®% : — Khách 
khứa đến cửa, vì sao chẳng ra tiếp rước? 
Căn cứ theo phương ngôn hiện đại ở đất 
Ngô (chỉ vùng miễn nam tỉnh Giang Tô và 
miễn bắc tỉnh Chiết Giang) vẫn còn gọi 
khách khứa là nhán khách«. 























NHÂN KIỆM 4- # 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Quốc sư 
Huệ An. Sau đó, sư phóng khoáng nơi 
ruộng đồng ngoại thành, người đời gọi 
»Đăng Đẳng Hòa thượng«. Sư vào kinh 
thuyết pháp cho Võ Tắc Thiên nghe và 
dâng lên 19 bài ca ngắn. Võ Hậu xem qua 
rất vui, xuống chiếu mời sư trụ chùa Phúc 
Tiên ở Lạc Dương, và còn ra lệnh các quan 
chép các bài ca của sư truyền bá trong 
nước. Những bài ca này phô diễn chân lý, 
để cảnh giới những thói xấu đương thời. 
Trong số ấy có bài »Liễu Nguyên Ca« rất 
được phổ biến trong dân gian. 


NHÂN LỰC ^. % 
Kẻ đầy tớ, người làm thuê trong tự viện. 
Tiết Ngọc Tuyển Thừa Hạo Thiền sư trong 
NĐNN q. 15 ghi: »— ?⁄ Rý 5 7. †ƒ f8 
ï Äj HH. ÃH S H1. ÍTƯẲ ñ Á 2s 
†ÈJ&‡}. Bá J 4. Bí đứ †È †È Ẩ#l 
{k #3 nƒ llt ;E. — Một đêm mưa 
dâm làm đồ giàn nho. Trì sự, Đầu thủ, 
































~4: 






































Hành giả và các người làm thuê trong tự 
viện, chống lại chống, đỡ lại đố, chống 
chống đỡ đỡ cho tới khi trời hừng sáng 
mới trở lại y như cũ. Thát đáng thương.« 


NHÂN NGÃ 4 & 

1. Tức »Ngã chấp«, nghĩa là người thế tục 
chấp trước có cái »Tôi«. Tiết Ngũ Chi Dư 
đời thứ 3 dưới Đại Giám hit CTTNL q. 
2 ghi: »À #šk 2 ®,. đã 4X RẺ ¿ 
Chẳng sinh lòng chấp. bi có cái ›Tôïc 
thì các việc ác chẳng nổi lên.« 

2. (Do »Ngã chấp« mà dẫn lên) lòng hiếu 
thắng, khoe khoang, tranh đấu. Chương 
Hàn Sơn Thi trong Toàn Đường Thị q. 806 
ghi: »4b ri 1H lì †6ổ. A48 Ê4Ñ Á¿: — 
Tâm cao như núi non, lòng hiểu thắng 
khoe khoang chẳng phục người.« 





NHÂN PHÁP ^. 3# 

Tôi (nhân) và ngoại vật (pháp) trong khái 
niệm của người thế tục, tức là chỗ nhà Phật 
gọi »Nhân chấp« và »Pháp chấp«. Tiết 
Nghệ Ngôn trong NHQL q. 29 ghi: »Ã#l| ## 
4à PẾ ẤM Ji v JR fấ ẤẾ {k v HỊ ÄA 3š $S 
T:. 1Ð đš {HE li. ñl l ñÍí 4Á Ấ f3 
J#E? — Đến được chỗ đường tâm bặt dứt, 
thênh thang không nương gá, thì nhán 
pháp đêu mắt, tâm cảnh không còn thì bảo 
côn bận lòng được chăng?« 



































NHÂN PHONG XUY HỎA BỊ & # 
X% 

Mượn thế gió thôi bừng ngọn lửa, dụ cho 
Thiền sư tiếp dẫn người học, tùy theo căn 
khí hoặc tâm hướng thiện của họ mà khai 
thị. Phần Dương ngữ lục q. thượng ghi: 
sôi HỆ 4 Hệ. Hj # H Ù#. ĐỊ jế Ñ 











1ù». ®% #EÑ Ho fñ f3 ĐI MÀ HX  . 
3 lề ˆ HH jl Ứ[. — Từ tiếng chuông 





533 


NHÂN THIÊN A Z£ 





hay tiếng chỉm đêu có thể khế ngộ chân 
nguyên. Tìm câu nơi khác thì vọng sinh tiết 
mục. Nếu tin thì như mượn thế gió thối 
bừng ngọn lửa, còn không tin thì như đất 
bằng đào xới thành hẳm hồ.« 


NHÂN THIÊN ^_ £ 

1. Cõi người và cõi trời. Nhà Phật cho rằng 
chúng sinh hữu tình đều ở trong quá trình 
sinh tử luân hồi. Cõi người và cối trời là 
hai chỗ chúng sinh luân hồi. 

2. Người và thiên thần. Vô Môn Quan ghi: 
»ïh #8 4t 2E. HE HH ñ. M # 
ỀH. Ä 2X E1 Hs — Đưa cành hoa ra, 
cái đuôi đã ló. Ca-diếp mỉm cười, người và 
thiên thân không ai thi thô.« 

















3. Nhà thiền thường gọi đại chúng đang 
nghe pháp nơi pháp đường là Nhân thiên. 
Minh Giác Ngữ Lục q. 1 ghi: »Ïlã] Ä 2 3# 
# {7 Ẩl H1. N E2. 2 Hl 
Z2REs — Hỏi: Đại chúng tụ hội đứng đợi 
nghe pháp, tăng nhân tham thiên đến nảy 
giờ, xin Sư buông lời chỉ dạy.« 











NHÂN THIÊN BẢO GIÁM ^. £ 3# 
La 


Bút ký, 2 quyền, do Đàm Tú soạn vào đời 
Tổng, được liệt vào 7 quyền sách quý của 
thiền môn và xếp vào Tì ục Tạng kinh tập 
148, trang 97. Soạn giả muốn cung cấp cho 
người học những tấm gương quý báu thuở 
xưa nhằm kích phát chí khí tham thiền nên 
chăng luận là tăng hay tục, là Nho, Thích, 
Đạo; hễ ai muốn trình bày và phát huy tông 
chỉ, lựa chọn truyện xưa tích cũ cốt khai 
mở pháp nhãn, lời hay việc tốt đều có thể 
tìm xuất xứ từ sách này. 


NHÂN THIÊN NHÃN MỤC 4. & 
ñỆ H 

Sách, 6 quyền, do Hối Nham Trí Chiêu đời 
Nam Tống soạn vào niên hiệu Thuần Hy 
thứ 15 (1188), được xếp vào Tực Tạng 
kinh tập 113, trang 827. 

Thông qua sách này, soạn giả làm sáng tỏ 
tông chỉ của năm nhà (ngũ gia) và môn 
phong đặc sắc của họ. Toàn sách được sắp 
xếp như sau: 

— Quyên I: Tông Lâm Tế 

— Quyên 2: Tông Lâm Tế, Tông Vân 
Môn 

— Quyền 3: Tông Tào Động 

— Quyển 4: Tông Quy Ngưỡng, Tông 
Pháp Nhãn. 

— Quyền 5, 6: Tông phong tạp lục. 

Nội dung chọn lọc cơ duyên ngữ yếu, chỉ 
quyết kệ tụng của các nhà mang tính đại 
biểu, phân loại sắp theo thứ tự rồi thêm lời 
phê bình. 


NHÂN TIỆN H 1£ 


Nhân tiện, thừa cơ. Tiết Nham 
thượng trong TĐT q. 7 ghi: » 











































II, #J #J#., đã lấ hé 4l 

?# 1Ì .. %8 ]Ä 

LIÊN ñ lỨc 4 

SN tin? | 
#í IĐ—- fl 4T NA! 44 šU ƒE ĐRU. = 








Về sau tham kiến Đức Sơn, ban đâu đến 
tham vấn sư định trải tọa cụ làm lễ Đức 
Sơn dùng gậy khêu tọa cụ văng xa xuống 
thêm. Sư thừa cơ bước xuống thêm lượm 
tọa cụ mà hỏi thăm chủ sự, tham đường. 
Đức Sơn nhìn chăm chủ, giây lâu tự nói: 
Ông sư này sao giống một kẻ hành cước! 
Rôi tự dự đoán Nham Đầu sẽ ngộ đạo.« 


534 


NHẬN QUY TÁC MIẾT 3# šä {E # 





NHÂN TRÍ {- # (1812-1902) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Thái, tên Long 
Sinh, người xứ Nam Áo, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Đắc pháp nơi Thiền sư Khai 
Huệ, đời thứ 43 hệ Nam Nhạc. Trụ trì chùa 
Hiển Thân, Nghi Hưng, Giang Tô. 


NHÂN ÚC 4ˆ ## (900-736) 

Thiền tăng đời cuối Đường đầu Ngũ Đại, 
họ Giang, người quận Thạnh Đường (nay 
là Tiềm Sơn, An Huy), Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư văn Yến, thuộc tông Vân 
Môn đời thứ 2, trụ chùa Hải Hội ở Thư 
Châu (trong núi giáp ranh giữa Thư Thành 
với Tiềm Sơn An Huy) hoằng pháp. 


NHẬN DANH NHẬN CÚ š 
‹ 

Chỉ cho sự nhận thức tìm cầu thiền pháp 
trong danh từ ngôn cú. Đây là phương 
pháp tham học sai lầm. Lâm TẾ ngữ lục 
ghỉ: »2z f  #X‹ 3š 5 R ùŸÃ‹¿ dò 


8. 2 ¡4 


















































⁄  # lũ RI2JHMSHN. Af 
#®%. TR 7) ñ 2 ñể hJ. In #7 rH 

















xã fù 5š ‹ 2 Hh RẾ Đk. ~ Thế nào 
là pháp? Pháp là tâm pháp, tâm pháp vô 
hình thông suốt mười phương, hiện dụng 
trước mắt. Vì người ta tin không nồi bèn 
tìm cẩu nó trong danh từ ngôn cú, nhằm 
trong văn tự có ý muốn suy lường Phật 
pháp, xa cách như trời với đất!« 

NHẬN DIỆP CHỈ ĐỀ #4 # # vÿ 
(107) 

Trẻ con ngộ nhận lá vàng cây dương là tiền 
đồng, nhờ đó mà nín khóc, tỷ dụ nhận giả 
làm thật, tư tưởng hành vi tầm thường ngu 
độn. Tiết Tịnh Nhân Kế Thành Thiền sư 
trong NĐHN 4q. 12 ghi: »/ 2È #W 7 +} , 
lil šf ## BÀ 3 2: 1U. JEf#Öäð A. ĐJ 























=ả 
3#: đÀ| s 


Ñ để 1E th ` KÀI 1# = Lận 
ván trong hư không thẳng đến nước Tân 
La. Các ông phải tránh những tw tưởng 


hành vỉ tâm thường ngu sỉ vô ích.« 





RE 


NHẬN NÔ TÁC LANG 3# + 4£ È# 


Nhận lầm kẻ đầy tớ là ông chủ. Tỷ dụ đảo 
ngược gốc ngọn. Vân Môn quảng lục q. 
trung ghi: »4ï ïï RỊ! 4b HỊ ##. lệ H ñ4 
W TE Rị. 7E 2E Ỳl #3 là Ð Đr 8i 
lí ø ể đút Đ§ nứt ẨH o Đh kê ã 1H 4 Ä ÍÐ 
lÑ 2K Rồ -ƒ †A Ñl f4 HÑ Hỗ ñï HH ĐL. - Nấu 
nói tức tâm tức Phật tạm thời nhận lầm kẻ 
đây tớ làm ông chủ; sinh tử Niếễt-bàn giống 
như chặt đầu tìm sự sSỐng; nếu nói Phật nói 
Tổ, Phật ý Tổ ý rất giống như việc cho hạt 
chuối là con mắt của ngươïi«. 


























NHẬN QUẤT BÌ VI MÃNH HỎA 
‡# i8 #L Ấ lấ X 

Lầm cho vỏ quít là lửa đỏ, tức nhận giả 
làm chân. Tiết Lang Sơn Huệ Ôn Thiền sư 


trong NĐHN q. 20 ghi: »f Zš ‡H X4. ñlI 
7f f4 H †E H#£. &# 2h, 1Ð ä 


lữ J/ Jã Xlñ k.. ñH \ 2Ñ Rẻ ŸR EH lỤ Xã 
# j. i HH6 2#. HằHịE # #1 
ĐH TÍƒ ]u 2 Z ‹ - Nhận lầm Phật ý Tổ ý 
như cho mắt cá là mình châu, hiểu sai Tiểu 
thừa Đại thừa như cho vỏ quít là lửa đỏ. 
Các ngươi phải mở toang kho bảu trong 
lòng, lấy đô trân quý của mình ra đề bố thí 
cho kẻ nghèo đổi ở ngã tư đường«. 











NHẬN QUY TÁC MIẾT 3# # 4 # 


Cho rùa là con ba ba. Tỷ dụ pháp nhãn 
chưa sáng, nhận thức lầm lẫn. Tiết Tây 
Thiền Hi Tú Thiền sư trong NĐHN dq. 20 
ghi: »4X 3% lố 3. # 3X li ìH. 5 Hỗ 








đã 2. Ấh #W #l X Í72K.¿ šš #5 E 
BỊ v Đã EM + 25 ñH ÍR ‹ š #J JU, HH 





535 


NHẬP ^. 





Wš. 2% 4 8 ít {E XX ‹ — Gần nửa mùa 
thu thời tiết nóng dân dân tiêu tan. Chim 
hồng bay ngang hư không làm hiển lộ bẫu 
trời xanh biêng biếc. Khi vượn ẩu cây lay 
động hạt sương lóng lánh như ngọc. Giả 
sử ở nơi đây mà rõ thiên cơ cũng chưa 
tránh khỏi nhận thức lâm lẫn.« 


NHẬP ^. 
Tỉnh ngộ, ngộ nhập. Pháp Diễn ngữ lục q. 
thượng ghi: »?Ÿ 5 †E fI Jj IỸ.. bử Bị ÀL 


























*Hñ#P. — Á D#‡I -zx. f8 f8 
fsš # li H . fŸ ñã PB HÚ ?# À ‹s — Lác 


























Bảo Thọ còn làm Nhai phường, thấy hai 
người đang tranh cãi. Một người dùng tay 
tát người kia một cái, nói: Ông như vẫy mà 
không có lòng tự trọng. Bảo Thọ nhân đây 
tỉnh ngộ.« 


NHẬP CHÚNG ^. # 

1. Bước vảo trong hàng của chư tăng đang 
đứng. Tiết Dược Sơn Hòa thượng trong 
TĐT q. 4 ghi: »ñÍ † 4 šh k. Tá 3# 
1W. H071 EH: 3 fñ ñJ Ý. 
#58. RỈjgìxấ". TỦ ỊH: 3P ### 
7? ƒ 16. H & AI lú Tấn. HH ff 4 
%. %x #4. fTă ff it À Ã s — Một 
đêm sư chẳng đốt đèn, thấy có vị tăng 
đang đứng, liên nói: Ta có một câu, đợi khi 
nào trâu đực sinh con sẽ nói cho ngươi 
nghe. Vị tăng thưa: Trâu đực sinh con rồi, 
hiểm vì Hòa thượng chẳng nói. Sư liền sai 
mang đèn ra. Đèn đến. Vị tăng liền thối 
lui bước vào trong hàng của chư tăng 
đang đứng.« 







































































2. Vào tùng lâm, cùng tăng chúng tham 
thiền học đạo. Tiết Vân Phong Văn Duyệt 
sử thượng trong NĐHN q. 12 ghi: »Z3Ÿ Sẽ 
ý 4. ñủ ÀÁ 22K. fŒ H jÚ #Ä 
N: : . ⁄‡Ù j8 Á ft . — Trong đấy, 

















kẻ hậu sinh thời nay, mới vừa nhập chúng, 
liên tự ngồi yên khoanh tay, nhận sự cúng 
dường của người khác.« 


NHẬP ĐẠO ^ :# 

1. Bỏ tục xuất gia, bước vào cửa Phật. Tổ 
thứ 5 Đề-đa-ca trong CĐTĐL q. 1 ghi: »?#Ÿ 
li # # ä tU: l ấ 3š Â ấ ti. 
H ?# s Hi ñ ìx¿ 4 ÀA il Z IH1U: — 
Núi báu là thân ta. Suối tuôn là pháp vô 
tận. Mặt trời từ trong nhà đi ra là tướng 
nhập đạo của ngươi hôm nay. Soi sảng 
khắp đát trời là trí huệ siêu việt của 
Hñgươi.« 

2. Ngộ đạo, lãnh ngộ chân lý. Bồ-đề-đạt- 
ma lược biện Đại thừa nhập đạo tứ hạnh 
trong CĐTĐL dq. 1 ghi: » À 3i # X§. 
#immjã 2l —i®‹. — HÀ. 
—  ff À ‹ - Luận về việc nhập đạo có 
nhiễu đường. Nói tóm không ngoài hai thứ: 
Một là lý nhập, hai là hạnh nhập.« 























NHẬP ĐẠO AN TÂM YẾU 
PHƯƠNG TIỆN PHÁP MÔN ^ :š 
2 na & 2 để šx P] 

Sách, do Tứ Tổ Đạo Tín soạn. Nguyên 
sách này đã lạc mất, căn cứ vào mục »Đạo 
Tín« được ghi chép trong Lăng-già Sự Tư 
ký mà viết lại. Chủ trương của Đạo Tín 
trong sách này là: Năm thứ thiền yếu lấy 
Tọa thiền quán tâm làm chính, đó là: 1. Tri 
tâm thể, 2. Tri tâm dụng, 3. Thường giác 
chăng dừng, 4. Thường quán thân vắng 
lặng, 5. Giữ mãi chắng đời đổi. 


NHẬP ĐẦU ^. 5ã 
Tỉnh ngộ, ngộ nhập. Tiết »Nghệ Ngôn« 
trong NHQL q. 29 ghỉ: »ầế Hƒ lệ ÃII nh Z6 

















f X0. {1# 2 ÍTẦ ñÙ , 1T: 4E 
l . HỊ B }À MỸ lê > + #l : - Khi ấy, 





536 


NHẬP NÊ NHẬP THỦY ^ # ^ 7K 





các vị Thiện trì thức vừa được ngộ nhập 
liền nói là triệt để chứng ngộ. Kịp đến khi 
không trừ được tập khí mới quay về tiệm 
tu, bởi đi chưa đến.« 


NHẬP ĐỊA NGỤC NHƯ TIẾN XẠ 
^A>b 3Ä 3e ñT ẩ 

Vào địa ngục như tên bắn. Lời nói quen 
thuộc trong nhà Thiền, phần lớn dùng quở 
trách người chăng khế ngộ thiền cơ, có 
nghĩa là sau khi chết nhanh chóng rơi vào 
































địa ngục. Vô Môn Quan ghi: »‡É 3l lấ[ ‡l 
7+ #ññ 4 0H 1®}. # Â {E †È, 
^À Jh lÄ ñH fÑfl. — Chống qua sông suối 





khi câu gấy, cùng trở về thôn xóm lúc tôi 
trời, nếu gọi là cây gậy thì vào địa ngục 
như tên băn.« 


NHẬP ĐỊNH ^ # 

1. Tiến vào thiền định, khiến tâm chuyên 
chú một cảnh mà không tán loạn. Chương 
Trí Sách Hòa thượng trong TĐT q. 3 ghi: 
»iIEAX#Z7lf#ữ‹ ® ñ &— Z2 lù‹ 

— Lúc tôi đang tiến vào rhiển: định, không 
thấy có tâm hữu vô.« 






































2. Tăng nhân tử vong mất. Chương Tổ thứ 
hai, A-nan trong CĐTĐL q. 1 ghi: »f? ñlI 
3K Đ\ X32 IR fl X 3M $š. 3M 3À 
li #l 3 3. # ^ lã . H 
ì.. — Ngày trước Như Lai đem đại pháp 
nhãn trao cho ngài Đại Ca-diễp, Ca-diếp 
lúc mắt giao lại cho ta. Nay ta sắp mái, 
truyền nó lại cho ngươi.« 





























NHẬP HẢI TOÁN SA ^. #3 
Đếm số lượng cát trong biển cả, dụ cho 
việc làm HHg công vô ích. Huệ Nam ngữ 

















lục ghi: »⁄% hộ 2 RJv ñã 36 ñ@ M.v 
li À 3 ft ỳb v MB tã TE ?Ã. — Nhớ lời 


nhớ câu, nhận hình nhận bóng, giống như 


vào biến đêm cát, mài gạch làm gương«. 


NHẬP HỘI ^ # 

Gia nhập pháp hội. Chương Tổ thứ 10, 
Hiếp Tôn Giả trong CĐTĐL ghi: »ŸJ ® 
K BỊ Ñ — Bjl F. 4i T lí Hh lij tt 
E4 củ. ân Ôi 
- 1ñ ñó HÌ ## 4 fl. — Đầu tiên Tổ 
đến nước Hoa đm, nghỉ dưới một cột cây, 
lấy tay phải chỉ xuống đất, nói với chúng 
rằng: Khi nào đất này đổi thành màu vàng 
sẽ có thánh nhân gia nhập hội. Tổ vừa dứt 
lời, đất liên biển thành màu vàng.« 








| 


đE 
mu 
2K 


tự 
































“IIRỀ 





NHẬP LỘ ^ # 

Bí quyết ngộ nhập, cách ngộ nhập. Tiết 
Vân Môn Văn Yến Thiền sư trong NĐHN 
q. lŠ ghi: »ri f#ã —Ị. jã ìx¿ ññ Á 4 
2# fị, ï Ð 2 fể # — ñ # ñJ, l 
ì À E##.. — Cổ đức một thời vì thấy các 
ông không biết làm sao (đề ngộ nhập) cho 
nên phương tiện buông ra một lời nửa cáu 
giúp cho các ông có cách ngộ nhập.« 


























NHẬP MÔN ^ ?] 
Chỉ bước vào cửa tỉnh ngộ, lãnh ngộ thiền 
chỉ. Mật Am ngữ lục ghi: »EL À P1] — #ñJ 





{E ## 3: ïš l 5 {4 f4. Iẫú 3 H 
HỆ Hộ . — Nhưng một câu nhập môn làm 


sao nói? Sau khi mặt trời mọc lại, khi lành 
bốc hừng hực.« 


NHẬP NÊ NHẬP THỦY ^ # À 

Vào bùn vào nước dụ chỉ thiền sư tận tình 
khuyên bảo, khơi gợi, dìu đắt người học. 
Đối với pháp thiền chăng lập ngôn ngữ văn 
tự mà nói thì việc làm này phạm vào 
những điều kiêng ky, là phương pháp 
quyền biến bất đắc dĩ mà làm. Tiết Thanh 
Bình Lệnh Tuân Thiền sư trong NDĐHN q. 


537 


NHẬP NÊ THỦY ^\ š 7k 

















5 ghi: »E- 3£. ## #J hú *Z ft E 4# ñR 
Z£ El: Z©lHlỦ XJ£ A7K ã ®. H Z 
+ 4 ñlủd Hƒ Ñã s — Sư thượng đường cử 
nêu lên cơ duyên ban đầu gặp Thúy Vĩ, rồi 
bảo chúng rằng: Tiên sư tận tình khuyên 
bảo, khơi gợi, dìu dắt ta, tất nhiên là ta 
chẳng biết tốt xâu.« 





NHẬP NÊ THỦY ^\ ở zk 
Vào bùn nước, dụ chỉ sa vào lời lẽ nghĩa lý 
rắc rối, vướng mắc. Tiết Bắc Viện Thông 
Thiền sư trong. NĐNN q. 13 ghi: » L- ?f: 
nỗ + #M# #®#. th Z& ññ hị Bí. 
W E ERMEBE. 4 II #í Xe 'H 
thời. H2 HIFlðHPE RE. Øt 
ấ # Hh. 3# À li7/K. ?#5 — 3 Z8 
# 2 tò XS f8 T Ẳ 
đẻ v 3K H ẤM fWv 7 34 ll 1 T 
J# 2š Ù?  — Chư Thượng tọa nếu có việc 
gì hãy bước ra bàn bạc. Nếu là bậc căn cơ 
thượng thượng thì chẳng cần như thể này. 
Nếu là hàng trung lưu, chỉ cần dọn sạch 
nhà cửa, khiến cho trồng trơn đi, đừng để 
sa vào lời lẽ nghĩa lý rắc rồi, vướng mắc. 
Nhanh chóng nhất là phải giản tiện, chỉ 
cần vô tâm đi! Học được ngàn thứ muôn 
thứ, chỉ thành trì giải, cùng với đệ tử của 
thiên sư có gì dinh dáng!« 












































` 

















` 














-SI R 





› BH MÀ 














NHẬP THẤT A # 
1. Còn gọi: Khai thất. Vào trong thất của 
Sư phụ, đích thân nhận lãnh lời dặn và nối 
pháp sau khi sư phụ truyền tâm ấn. Phâm 
Tự Tự, Kinh Pháp Bảo Đàn ghi: »Äf[ CÍ †È 
tà FTfm +. XS ñẽ NỊ 34H ñj 
“mẻ MA %, — Tổ lấy gậy gỗ vào 
cối ba cái rồi bỏ ấi. Huệ Năng hiểu ý Tổ, 
nên canh ba vào thắt«. 








2. Thiền tăng vào thất Sư phụ đề tham vắn, 
hỏi đạo. Truyện Thiền sư Tùng Thâm 














trong Vân Cư Sơn Chí ghi: »‡Hl. j 2 








%4 Z. Nƒ fñ #í lN Kế BỊ lš ñ ấ§ H- v 
ñt 2 _À 5s — Lúc gặp nhau, thấy trò 


nói chuyện chưa nhiêu, song thiên sư Phô 
Nguyện rát hài lòng và xem trọng sư, cháp 
nhận cho sự vào thát đê tham vân«. 


NHẬP THẤT ĐỆ TỬ 


Đệ tử ruột, đệ tử thân cận của thiền sư. 
Tiểu truyện Thiền sư Khuông Việt trong 
TUTA ghi: »— hộ À 5 3ð # # ñ H 
+: 1l ft & St ll #ñ 4š? — Một hôm 
đệ tử thân cận là Đa Bảo hỏi: Thế nào là 
học đạo từ đầu chí cuỗi?« 





NHẬP VIỆN ^ 


Thiền sư đến nhận chức trụ trì một tự viện 
nào đó. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng ghi: 
»Ñ A Bš H.. fl lB|Ị. 3ã jI| #Š 2K Z2 Hã 
lMẾ 4. ÄA [1] — ñJ BH HỦ # j. HÚ 
3 ‹ TH ÍfŸ# — — li. -— Ngày sư nhận 
chức trụ trì, tăng: hỏi: Rời xa Song Tuyên 
(thiên viện) đi đến nơi tăng chúng tham 
thiển, ngưỡng mong Sư nói cho một câu 
nhập môn. Sự nói: Hãy chờ ta xem qua 
từng người đã.« 











NHẬP XỨ A #& 


Lối ngộ nhập, cách ngộ nhập. Vô Môn 
Quan ghi: »3‡ HỈ fƒ b_a W ý BH AK.. ŸÍ 
“2# HGi1H. 2 81M ĐA l. 
lị Á 8X 7K 3$ I6 f1 Ñl. * f7 ĩ NỊ 
+¿ 3È HE HỤ t. — Dò tôi ở Hoàng Mai 
theo chúng thưa hỏi, nhưng thực ra chưa 
ngộ bản lai điện mục. Nay nhờ hành giả 
chỉ cho cách ngộ nhập, như người uống 
nước nóng lạnh tự biết Nay hành giả 
chính là Thây của tôi vậy.« 















































538 


NHẤT BỔNG — ‡£ 





NHẤT AI NHẤT TẠT — ‡‡ — 3 
Còn gọi: 4i /z. Bên xô bên đấy. Trong 
Thiền viện, vị Thầy và người học dùng 
ngôn ngữ hay động tác hoặc nhẹ hoặc 
mạnh thực hiện tới tấp để khám nghiệm 
mức độ ngộ đạo sâu cạn của đối phương. 
Tắc 23, Bích Nham lục (Đại 48, 164 
thượng) ghi: »— #É đš , th 
À» — ‡R — # . 2 bú ŸX ÈŠ V 1“ bú 
lỊ TỶ s — Một cơ một cảnh, bên ra bên 
vào, bên xô bên đẩy, cần thấy được chỗ 
sâu cạn muốn thấy mặt trái mặt phải của 
«. 


NHẤT BAN — ## 

1. Một loại, một thứ. 7ông Môn Võ Khó 
ghi: »2 l fiï — 3X. # fñ  ?đ ¿lò 
+¿ ll DÌ jlã§ Rí HI. — Thời nay có một 
loại người chấp cái tâm bình thường là 
đạo làm cứu cảnh.« 

2. Giống như, như nhau. Phần Dương ngữ 
lục q. trung ghi: »— Ñ# †Ƒ ð 3ƒ TfE #£ . 
El flj ñZ 24 Hí 4 |đ|. — Giống như đánh 
trống và múa may, cùng với việc của các 
ông chẳng đồng.« 

































































NHẤT BAN ĐẢM BẢN ĐẮC 
NHÂN TẮNG — ##‡ ‡# 34 ?# ^. lý 
Bọn ích kỷ bị mọi người ghét. Đam bản 
hán là người ích kỷ, không tùy thuận theo 
nhân tình thế gian; vì họ không biết tùy 
duyên nên không được sự cảm thông và 
tha thứ của mọi người. Hư Đường Hỏa 
thượng ngữ lục q. 3 (Đại 47, 1004 thượng) 
ghỉ: »Ÿ 4# ll [ñ]: — Ấ tã MU íẩS A 
tứ. HÀ Ứ# # 38 fỆ IN s — Lúc ấy có 
vị tăng hỏi: Bọn ích kỷ sẽ bị mọi người 
ghét, mười năm quanh quần một mình một 
xó!«. 




















NHẤT BẢO — ®# 

Một hòn ngọc báu, dụ cho bản tính của 
chúng sinh hay bản thể của vũ trụ. Tắc 62, 
Bích Nham lục (Đại 48, 193 hạ) ghi: »Z 
1? MN. #2 BÍ. th — # 
3È ÉŒ JÉ tị. ‡J #l ñễ IỊ #È 3E. đế 
= Ï!H 4 ## ñR  :s — Trong trời đất, giữa 
vũ trụ có một hòn ngọc báu ẩn tại thân 
này. Cẩm lông đèn vào điện Phật, để sơn 
môn trên lỗng đèn«. 





























` 











NHẤT BÃO VONG BÁCH CƠ — 4# 
4 # ØU 

Một lần ăn no quên bằng 100 lần đói khát 
trước kia. Thiền tông dùng cụm từ này để 
chỉ cho một khi triệt ngộ thì hành giả tự 
đầy đủ tất cả. Triệu Châu lục q. hạ (Vạn 
Tục 118, 167 hạ) ghi: »H I# &. 3 BỊ 
Z Wã 3t: Eà Hh., Đ lH — 8M š Fí ð , 
% H 4 Tế 4 tH 2. - Mặt trời chưa 
xế, người về chẳng dinh đến thời gian. 
Từng nghe: Một lần ăn no quên bằng 100 
lần đói khát trước kia, chính là thân lão 
tăng hôm nay vậy«. 





























NHẤT BÁT TIỆN CHUYỂN — 3# 4# 
# 

Ý nói một khi được khải phát (khơi gợi) 
lập tức lãnh hội. Ä⁄ật Am ngữ lục ghi: »Ãä 
th 8 %. J# {lf f#.. 2k Hù HH 3. 
ÿÑ BỊ HẢ NHÍ s — Vừa mới sinh ra, một khi 
được khơi gợi lập tức lãnh hội, trong nháy 
mắt hiện tiền Bản lai diện mục.« 























NHẤT BIỆN — ‡‡ 
X. Hy Biện. 


NHẤT BỔNG — ‡‡ 
Đánh một gậy. Cơ pháp của Thiền sư sử 
dụng để dạy đệ tử. Đánh bằng gậy có tác 


539 


NHẤT BỔNG ĐÁ SÁT — ‡#£ ‡[ Xš 





dụng răn nhắc người học, gây tỉnh thức cho 
họ, đồng với ý nghĩa này có từ »Nhất hát« 
(Hét một tiếng). Triệu Châu lục, q. hạ (Vạn 
tục 118, 166 thượng) ghi: »l Ø© J# 
MMV b — đl ]ế fE. HH †ƒ — ER‹ 
+: 16 f 1U E ƒ .. Hữ z: 
4 1 Ít... — Sư đi ngang qua chính điện, 
gặp một vị tăng đang lễ bái, sư đánh cho 
một gậy. Vị tăng nói: LỄ bái cũng là việc 
tốt. Sự nói: Việc tốt chẳng bằng không«. 






































NHẤT BỔNG ĐẢ SÁT — ‡š ‡r #4 


Đánh một gậy cho chết. Chỉ cho cơ phong 
nghiêm khắc của Thiền sư dùng để khai thị 
cho đệ tử, nhằm quét sạch mọi vọng tưởng, 
ác kiến của họ. Vân Môn lục, q. trung (Đại 
47, 560 trung) ghi: »Š8 †H: #ƒ *J E F ‹ 
— #iX— T †R§ HùL. PNl f7 1t: # H 
li JH 27 xã: X EZX PFIE # 3l tý. 
HH x: 3# lý Hỹ 7í NH. — # †I ấ 
šñJ ˆƒ IØ ÑJ. #í [MÃ F K.‹ - Cứ: 
Khi mới hạ sinh, Đức Thế Tôn một tay chỉ 
trời, một tay chỉ đất, bước đi bảy bước, 
mắt nhìn bốn hướng và nói: Trên trời dưới 
đất, chỉ có ta là tôn quý. Sư nói: Nếu lúc 
đó có tôi, tôi sẽ đánh ông ta một gậy cho 
chết rồi liệng cho chó ăn để thiên hạ được 
thái bình«. 





























NHẤT BÚT CÂU — # # 


Một nét xóa hết. Thiền tông dùng để chỉ 
việc phá trừ trần duyên. Đại sư Liên Trì 
từng sáng tác »Thất bút câu« để khuyên 
răn người đời. Nội dung gồm 7 bài thơ 
như: Ngũ sắc kim chương nhất bút câu 
(Xóa bỏ công danh hiển đạt), Ngư thủy 
phu thê nhất bút câu (Xóa bỏ tình vợ chồng 
ân ái)... 


NHẤT CÁ BÁN CÁ — 4ñ + 1ñ 

Chỉ cho người hiếm có, người thật ưu tú. 
Như: »Bj 34 2: # HW fÐ 2E rH 1H Hỹ, 

Ìú 4 f8 —- fl *# fli › — Nam Tuyên nói: 
Còn không có được một người ưu tú để 
biết được lúc Phật chưa ra đời«. 





NHẤT CÁ HỒN THÂN VÔ XỨ 
TRƯỚC — ñ # # & # 3# 

Toàn thân không chỗ dính. Một người khi 
khai ngộ thì toàn thân người ấy bao trùm 
vũ trụ, dù đầy khắp hư không, nhưng 
không dính mắc một nơi nào. Ƒô Môn 
Quan (Đại 48, 295 hạ) ghi: »‡ HI 4 
#® 7K. ÍK 5H fl lí JH Rế XÃ , — fãi 
lỆ H # Bế #í.v ñ Ấ{ — lHỊs — Œiơ 
chân đá bật biển Hương Thủy, cúi đầu xem 
thấy trời Tứ Thiển. Ngộ được toàn thân 
không chỗ dính, mời ông tiếp tục chuyên 
tâm ÿ«. 


















































NHẤT CÁ QUAN TÀI LƯỠNG CÁ 
TỬ HÁN — fñ 1š 3‡  fñ z# # 

Hai thây cùng liệm bằng quan tài như 
nhau. Chỉ cho kiến giải tầm thường dùng 
để dạy người, hóa ra làm hại cả người dạy 
lẫn người học. Tắc 20, Bích Nham lục (Đại 
48, 161 thượng) ghi: »4* lủ f# [B] Mỹ: 
[ #M †r[ X¿ ‡H ñỤ pH Z2 jÃ? ] Mỹ +: 
[ p 5 #⁄#£ @. Ì hà I  EEC [ — fÃñ 
lí H. M ññ 2L. ] %X ÿ# HH x: 
+ R {E 3. - Chẳng thấy Tăng hỏi 
Đại Mai: Thế nào là ý TỔ sư từ Ấn Độ 
sang? Mai đáp: TỔ sư không có ÿ! Diêm 
Quan nghe được, nói: Hai thây mà liệm 
bằng quan tài như nhau! Huyễn Sa nghe 
được lời này liễn nói: Diêm Quan là bậc 
tông sư đại cơ đại dụng«. 















































NHẤT CẦM NHẤT TÚNG — ‡‡ — 


540 


NHẤT CHÙY TIỆN THÀNH — ÿš {# ƑÈ 





#4 

Một bên nắm lại, một bên buông thả. Đây 
là cơ pháp linh động, thay đổi tùy vào hoàn 
cảnh khác nhau mà thiền sư sử dụng để 
dẫn dắt người học. Tắc 49, Bích Nham lục 
(Đại 48, 1§5 thượng) ghi: »— ‡R — Ất , 
l⁄# 18 HỊ jJ.. 3ã Hš HỊ f1. — Một bên 
năm một bên buông, gặp người mạnh thì 
mình yếu, gặp người hạ tiện thì mình sang 
quÿỷ«. 








NHẤT CHÍCH NHÃN — # ï#. 

Còn gọi: Chính nhãn, Hoạt nhãn, Minh 
nhãn, Đảnh môn nhãn. Một con mắt, chỉ 
cho con mắt trí tuệ chân thật, tức chỉ cho 
người có đủ chính kiến. Tắc §, Bích Nham 
lục (Đại 48, 148 thượng) ghi: »4ĩ 1H, †H ñ 
Ñ 4i. H — # HRẬ. nJ ĐI 42 li + 
3. Rš 1 -†- UJ.. — Nếu dùng thế để dạy 
cho người thì phải có đủ một con mắt mới 
có thể quét sạch mười phương, đứng trên 
múi cao ngàn nhẫn không chút xao động«. 





NHẤT CHÚNG — # 

Mọi người, tất cả người. Duy Tắc ngữ lục 
q. 1 ghi: »Kim ngã hiện tiền nhất chúng, 
hữu ty giai trực, hữu nhãn giai hoành, diện 
diện tương đối, na cá bất tri? - Hiện nay 
mọi người ở trước mặt ta, đều là mắt 
ngang mũi dọc như nhau, mặt đối mặt, có 
cái nào chăng biết.« 


NHẤT CHỦNG — ## 

Như nhau, giống nhau. Đà» Kinh bản Đôn 
Hoàng ghi: Nhữ đẳng hảo trụ, kim cọng 
nhữ biệt... Ngô khứ dĩ hậu, mạc tác thế 
tình bi khấp... Như ngô tại nhật nhất 
chủng, nhất thời đoan tọa, đãn vô động vô 
tịnh. — Các người ở lại mạnh giỏi, nay ta 
giã biệt. Sau khi ta đi rồi, chớ có buôn 


khóc theo tình cảm thể gian... Hãy xem 
giống nhự ta còn sông, tạm thời ngồi ngồi 
ngăn, chỉ là không động không tịnh.« 


NHẤT CHÙY — 3# 

Một dùi. Cái dùi làm bằng gỗ có hình bát 
giác, là một công cụ dùng thông báo sự 
việc cho đại chúng biết trong các tự viện 
Thiền tông. Thông thường sử dụng vào 
những lúc thông báo triển bát, chấp tác... 
Ngoài ra, khi vị Trụ trì thăng tòa thuyết 
pháp. vị Bạch chùy sư (VỊ trông coi việc 
đánh bảng, chuông) cũng dùng dùi đánh 
một hồi. Tắc 92, Bích Nham lục (Đại 48, 
216 hạ) ghi: 

ZI % đ rh †E 3Š II 

⁄# #*# Ê + ứ 

# tri # fIll BE % 

fb X4 F — 

»Liệt thánh tùng trung tác giả tri 




















Pháp vương pháp lệnh bắt như ty (tư) 
Hội trung nhược hữu Tiên-đà khách 
Hà tất Văn-thù hạ nhất chùy«. 
»1rong hàng liệt thánh tác giả hay 
Pháp lệnh Như Lai chẳng bằng đây 
Trong hội nếu có người lanh lợi 

Đầu nhọc Văn-thù đảnh một dùi«. 


NHẤT CHÙY TIỆN THÀNH — 3# 
4# „\ 

Chùy là công cụ được sử dụng để thông 
báo sự việc cho đại chúng. Nhất Chùy Tiện 
Thành nghĩa là sau một hồi bảng của thiền 
sư, người học đại ngộ đến chỗ tột cùng. 
Cũng có nghĩa là ngộ ngay lập tức. Tắc 48, 
Bích Nham lục (Đại 48, 182 trung) ghi: 
»— # ff BH. HH N 8 #. — Một dài 


liên ngộ, siêu việt phàm thánh«. 

















541 


NHẤT CHUYỂN NGỮ — ‡## šE 





NHẤT CHUYỂN NGỮ — #‡ ‡# 

Một chuyên ngữ tức một câu nói làm cho 
người học chuyển mê khai ngộ. Trong khi 
Thiền giả tham vấn, đợi lúc ông ta ngơ 
ngác cùng đường tiến thoái, Thiền sư lập 
tức chuyên đổi cơ pháp nói ra một câu 
khiến cho ông ta tỉnh ngộ. Nếu nói 3 câu 
thì gọi là Tam chuyển ngữ. Tắc §, 7#ng 
Dựng lục (Đại 48, 232 thượng) ghi: »3‡£ H 
}3 3l 2% 3M 3% fÈ Hỳ ft f W. th, 4 'Z 








_— 






























































`: [X#ii) N3 H 
4g? | Xj qbïf: [ XIN 3. | Eồ 
Hƒ š{ 1: HE, 2 nh HN ft - 








äữ. M2: ®ẨBRIMl2X: SA ñ 
P Ä TH ¿ — Thuở quá khứ thời Phật Ca- 
diếp tôi từng trụ núi này. Có người học hỏi 
tôi: Bác đại tu hành còn rơi vào nhân quả 
chăng? Tôi đáp: Chẳng rơi vào nhân quả. 
Do lời nói này mà tôi bị đọa làm thân chôn 
300 đời. Nay thỉnh Hòa thượng đáp thay 
cho một chuyển ngữ. Trượng nói: Chẳng 
lầm nhân quả. Ông già ngay nơi lời này 
liền đại ngộ«. 





NHẤT CƠ — 3# (1630-1708) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lý, hiệu Viên 
Tiệp, người Quảng Châu, Trung Quốc. Nồi 
pháp Thiền sư Hoằng Tán, đời thứ 35 hệ 
Thanh Nguyên. Lần lượt trụ trì các chùa 
Quang Hiếu, chùa Khánh Vân. Tác phâm: 
Đồ Nha tập. 


NHẤT CƠ NHẤT CẢNH — 3# — 

Cơ: Tác dụng của tâm, thuộc bên trong. 
Cảnh: Vật chất có hình thể, thuộc về bên 
ngoài. Ví dụ: Đức Thích Tôn giơ cảnh sen 
là cảnh, ngài Ca-diếp mỉm cười là cơ. Tắc 
3, Bích Nham lục (Đại 48, 142 hạ) phi: »— 
lệ — Bá. — ñ — ñJ. H BỊ # fñŨ À. 
dữ. #ý WỊ E®l3X. nề #JR fl. X 
























































H Bi li. 4 ## ĐlL RỊ . — Một thiển giả 
đang ở trong một cơ một cảnh, một lời một 
câu, vẫn mong có chỗ vào. Chẳng qua y 
còn có chỗ công phu giống như trên da thịt 
lành khoét thành thương tích, thành hang 
thành lỗ. Nếu như được đại dụng hiện tiền 
thì chẳng còn theo phép tắc«. 


NHẤT CÚ — 4) 
1. Một câu. Kỳ Viên Chính Nghị (Vạn Tục 











111, 85 hạ) ghi: »i# Fš 4 #2 lí ƒ — 
_Á — ‡H % % ll # — ñJ s - Đạf-ma 





chưa từng nói một lời, Nhị tổ chưa từng 
hỏi một câu«. 

2. Ý chỉ huyền diệu của Thiền (Đệ nhất 
cú). 7riểu Cháu ngữ lục q. thượng (Vạn 
Tục 118, 154 thượng): »|]ñ]: 11 fHj lŠ —- 
fJ? HH z: # Ÿ # — H. 4# äl 
ƒš.. — Hỏi: Thế nào là Nhất cú? Sư đáp: 
Nếu chấp lấy Nhất cú thì lão từ chối đáp 
cho ngươiï«. 





Thiền tông thường dùng từ »Nhất cú đạo 
đắc«, »Mạc hậu đích nhất cú«, »›Thấu quan 
đích nhất cú« biểu thị nghĩa Bát-nhã 
không, hoặc chân lý... 


NHẤT CÚ ĐẠO ĐOẠN — 4) :Ý lữ 
Chỉ dùng một câu nói để quét sạch ngôn 
ngữ. Tắc 63, Bích Nham lục (Đại 48, 195 
thượng) ghi: »pj 3£ {H: &* ‡L #ñ 4H Gi 7ï 
tHšjlỦ H1. — ñJ 1l ẾT. Đã XX Ấñ 2) ‹ 
— Các vị ở nhà Đông, nhà Tây đêu là 
những Thiển sinh xoàng xĩnh (Chính cửa 
miệng nói ra lời thân thiết, chỉ dùng một 
câu nói để quét sạch ngôn ngữ, căn cứ 
theo các dữ kiện mà kết thúc công án)«. 











NHẤT CÚ ĐẠO TẬN — 4) ‡ý & 
Chỉ cần nghe một câu mà thông suốt được 
cốt tủy của Phật pháp. Tắc 76, Bích Nham 


542 


NHẤTT CÚ TỬ — #J # 





lục (Đại 48, 203 trung) ghi: »‡⁄ Z4: 
3đ. ⁄ #7 _— IH H # (€ ễ ^ lí f7. 
— ĐJ l Ñ. “j H \). — Bảo 
Phúc nói: Người cho và người nhận cả hai 
đều mù (Theo mệnh lệnh mà thi hành, chỉ 
cân nghe một câu mà thông suốt cốt tủy 


























của Phật pháp, rất ít gặp được người như 


thê)« 


NHẤT CÚ HỢP ĐẦU NGỮ — #4 + 
Số Sư 

Đối lại: Vạn kiếp hệ lô quyết (muôn kiếp 
vướng cọc lừa). Người học đối với một câu 
của thiền sư mà lãnh hội và thấu rõ được 
tâm tính của chính mình. Nhưng nếu chấp 
trước vào chỗ lãnh hội ấy thì sẽ mất tự do, 
giống như cây cọc buộc con lừa đến muôn 
kiếp. Chương Thuyền Tử Đức Thành trong 
CĐTĐL q. 14 ghi: »ñ El: #lj jã #8 ƒ# 
2£. El: < Đ #|. lữ 
ý Ù) XÃ BW ĐW. 3E: 
ø BMÈ ?U — ¬]' 3§ i 

















1â T-R 8 4 ì 




















Nham lục (Đại 48, 190 trung) ghi: » # 
%X®#Xxñ ùò H( —#fJ#ầằdN. Hà Fế 
R HỊ ) . — Bấm tính của Đại trượng phu 
là tâm tổ (Một câu có tác dụng chặt đứt 
muôn ngàn tính toán)<. 























NHẤT CÚ TRI GIÁO — 4) #2 ‡t 
Thiền tăng thời Trịnh Nguyễn phân tranh, 
thuộc tông Tào Động, đời thứ 35. Sư trụ trì 
tại núi Phụng Hoàng, Hồ Châu, Trung 
Quốc. Trong lúc đi tham vấn, sư đến tham 
yết Hòa thượng Tịnh Chu ở An Kiết. Cơ 
ngữ qua lại, Tịnh Chu thấy sư lợi căn bẻn 
cho nhập chúng. Sau Tịnh Chu truyền tâm 
ân cho sư và cho hiệu là Nhất Cú. Sư bái từ 
trở về núi Phụng Hoàng. Về đây, sư khai 
đường dạy chúng, đạo pháp rất tỉnh 
nghiêm. Học giả bốn phương nghe danh 
quy tụ về rất đông. 

Kệ phó pháp: 

#š ft f HỆ HỆ 

&Ỹ  ‡¿ 1 BH ĐJ ĐỊ 




















3 ll. ¡ {lf DI ñï Jl 4: 














#£ Đị 58 % J#E 





7K't'. Dl li Ä †R › — Đức Thành hỏi: 
Học được điều này ở đâu? Thiện Hội đáp: 
Chẳng phải chỗ lãnh hội của tai và mắt. 
Sư cười rồi nói: Một câu lãnh hội được, 
nhưng nếu chấp vào đó thì giống như cây 
cọc buộc con lừa đến muôn kiếp. Thả sợi 
nhợ ngàn thước, ý ở đầm sâu, lìa lưỡi câu 
ba tắc, nói mau! Nói mau! Thiện Hội định 
mở miệng, sư liễn lấy cây sào đập cho một 
cải. Thiện Hội ngay nơi đây đại ngộ«. 





NHẤT CÚ TIỆT LƯU VẠN CƠ 
TẨM TƯỚC — 4) #\ 3, # 3X # HỊ 

Chỉ dùng l1 câu, I lời có tác dụng chặt đứt 
tất cả tâm phân biệt vọng tưởng, châm dứt 
muôn ngàn tính toán, ngay đó phơi bày 
chân tướng của bản thể. Tắc 56, Bích 











7K [BỊ ïế W I& 
IÌị BẾ H LH 8ã #8 BH lÉ 
Xuân sắc sắc, thảo nhung nhung 

Vạn vũ chỉ điều khai thiết thiết 

Nhất hành dương phát sản trùng trùng 
Thủy tâm nguyệt viên trừng hải để 
Sơn đầu nhật xuất lộ nham phong. 
»Xuán sặc sở, có mượt mà 

Khắp chốn ngàn cây bông trồ gấp 








tạ 








Một cành dương liễu nấy trùng trùng 
Trăng dâm đáy biển nước lóng lặng 

Trời ra đỉnh núi lộ màu non« 

Theo: 7ðiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


NHẤT CÚ TỬ — # # 
Còn gọi: Hướng thượng để na nhất cú. Tử 


9243 


NHẤT DAO THIÊU TỰU —- # ?# 3 





là trợ từ, không có nghĩa. Nhất cú trong 
trường hợp này là Nhất ngôn, tức một câu 
nói. Nhất Cú Tử là một câu vô ngôn mà 
nói được chỗ cứu cánh của Phật pháp. 
Phần Thị Chúng trong Lâm Tế lục (Đại 47, 
500 thượng) ghi: »ïl ÿ.. /H ñấ 7 #í #8 
Ä&#., +&mHN ƒ. #“ñ- J7 
ñH s MỸ HÚ ỨÑ ?# ñll ñRs — Này chư 
huynh đệ! Như có người học ở các nơi đến, 
sau khi chủ khách gặp nhau, liễn có một 
câu vô ngôn mà nói được chỗ cứu cánh 
của Phật pháp, phân biệt được vị thiện tri 
thức thuở trước«. 





















































NHẤT DAO THIÊU TỰU — # 3# 3 


Một lò nung thành. Thiền tông mượn từ 
này để chỉ cho các đệ tử được đào tạo từ 
một vị Thầy. Tắc 6, Mi Dung lục (Đại 
48, 231 thượng) ghi: »É1 ðñi #5 ĐH 2v Đế 
X4. Ý(C #lMẰM ): 5 Rl&4J 
 . đồ Ñ Z KẾ. -— Đâu bạc đầu xanh 
chừ, đếu là con một nhà (một lò nung 
thành). Câu Hữu câu Vô chừ, đêu là cơ cắt 
đứt dòng ý thức«. 


















































NHẤT DẪN — ÿ| 


Một tô gồm 3 vị tăng đứng đầu để hướng 
dẫn chư tăng cử hành các nghi thức trong 
tự viện. Tạ Quải Đáp trong Sắc Tu Bách 
Trượng Thanh uy q. 5 (Đại 48, I141 hạ) 
ghi: »J# Hã f: E: #. — Á ÑÄ 3 H1. 



































— | Ññjl 3. 3 ð M H ⁄h l fi 
f. =A— 5l. W5Ì—AR›$ 
BH se — Ba vị làm một tổ. Một tô sôm cố: 


Một vị Tham đâu (Người nhiều tuổi hạ 
nháu, một vị Phó tham và một vị Tiểu tham 
đầu. Tham đâu phải có một quyển số tay 
hướng dẫn nghỉ thức« 


NHẤT ĐẠI TẠNG GIÁO — +% 3# #4 
Toàn bộ lời dạy trong Kinh Phật. Pháp 
Diễn ngữ lục q. thượng ghi: »2š ƑJ —- L] 
Tí äH Ñ\ W1X. J3 1F —N 3 ‹ 
— &jðM ÿ#\. H ñR ?í lñ. — Một hôm, 
trong chùa chư tăng đang bồ củi (lao động 
tập thể), Vân Môn ném xuống một thanh 
củi, bảo: Toàn bộ lời dạy trong Kinh Phật 
chỉ nói cải này.« 





NHẤT ĐẠI THỜI GIÁO — 4 t‡ ‡( 
Giáo pháp một đời, Toàn bộ lời dạy của 
Phật Thích-ca-mâu-m. Minh Giác ngữ lục 
q.1 ghi: »— †H ñZ ñÈ 4 f8 H í. — ƒ\ 
Hỹ #( ất ñÈ 4 .. — Chư Phật ba đời 
không thể tuyên nói, giáo pháp một đời chủ 
giải chẳng nồi .« 





NHẤT ĐẢM THIỀN — ‡£ 3# 

Nhất đảm: Một gánh hành lý. Chân ý của 
Thiền là vô cùng vô tận, còn sự hiểu biết 
nửa vời thì giống như việc gánh vác hành 
lý. Do đó, Thiền tông dùng từ Nhất Đảm 
Thiền để chỉ cho Thiền nửa vời, in tuồng 
như thông mà chăng thông. Tắc 98, Öích 
Nham lục (Đại 48, 221 hạ) ghi: »ƒb 3š 





























3 lề fl ìš fH. ăn J3. 8 ñ ñ 
Z  l lễ. Tl§ # ll f\ 3 ñb T ®‹ 
JR — lễ XMỈ. lồ X F ME. ĐH HR A 

l#.. — Âh 1U ff 4+ ñĩ ‹ — Phật pháp 














chẳng phải đạo lý này, luận về việc tham 
thiền biện đạo há có chuyện dài dòng, nếu 
ông nói tôi hội, người khác chăng hội là 
gánh một gánh thiên nửa vời dạo khắp các 
nơi, bị người sáng mắt khám phá, một 
điểm cũng sử dụng không ẩược«. 


NHẤT ĐAO LƯỠNG ĐOẠN HÁN 


—7%#&x# 
Người có tính dứt khoát, nhanh nhẹn, khéo 


544 


NHẤT ĐỊNH —- Z (1783-1874) 





léo tiếp cơ, mau chóng ngộ nhập. Phần 
Dương ngữ lục, q. thượng ghi: »#2 H] Ï 
1U. Z{& fñỦ — JJ Nị Ếr ðš #â ƒ8l › 
H 4§ J# IÚHE I {h lị Hh đị.  JR 1H 
„  †R J# Hồ 3. — Muốn thấu rõ 
việc này, phải là người có tính dứt khoát 
mới được. Nếu như lo sợ cuống cuồng thể 
ấy, khác gì trái bí đao thối, có làm được 
việc chỉl«. 


























Z 


= 














NHẤT ĐẠO THÂN QUANG — :# 
3 3É 

Một luồng ánh sáng thần diệu, tức ánh 
sáng sẵn có của chính mình, là tâm sáng 
suốt linh diệu không mờ mịt. Tắc 31, 
Thung Dung lục (Đại 48, 248 thượng) ghi: 
»— }l MỊ 36. MỊ 4 # ĐÃ. — Một luông 
ánh sáng thân diệu, từ trước đến nay 
chẳng hê che giáu«. 


NHẤT ĐẮC NHẤT THẤT — /# — 
+ 

Còn gọi: Miêm đắc ty khổng thất khước 
khẩu. Một được một mất, nghĩa là có được 
(lợi ích) tất có mất (tổn thất). Lúc khẳng 
định một phương thì phủ định các phương 
khác. CĐTĐL q. 24 (Đại 51, 399 hạ) ghi: 
»IB] ft 7 Ní E #@. Hl ĐI #‡#ñấ. KH 
®ï — Tlt IH] % tê ñấ.. HH] E1: #8 
2% — Nhân tăng lên tham vấn trước trai 
đường, sư (Pháp Nhãn) lấy tay chỉ bức 
rèm. Khi ấy có hai vị tăng bước đến cuốn 
tắm rèm. Sư bảo: Một được, một mắt«. 
































NHẤT ĐẮẲNG — # 

Như nhau, giống nhau. Tiết Đầu Tử Đại 
Đồng Thiền sư trong NĐHN dq. 5 ghi: »- 
 & /Kx Ñ H l lý Mù hị #4? -— 
Cùng là nước như nhau, vì sao nước biển 
thì mặn còn nước sông lại lạt?« 














NHẤT ĐỊNH — # (1783-1874) 


Thiền tăng đời Nguyễn, pháp danh Tính 
Thiên, người Quảng Trị, sinh năm 1783. 
Sư xuất gia từ thuở bé, lớn lên được Thiền 
sư Phổ Tịnh chùa Thiên Thọ làm lễ thế độ 
cho làm Sa-dIi. Sau sư thụ giới cụ túc với 
Thiền sư Mật Hoằng ở chùa Quốc Ân. 
Vâng mệnh vua Gia Long sư giữ chức vụ 
trụ trì chùa Thiên Thọ. Năm 18343, vua 
Minh Mạng thỉnh sư trụ trì chùa Linh Hựu. 
Năm 1839, vua lại thỉnh sư làm Tăng cang 
chùa Giác Hoàng. Tính sư ưa vân du nên 
không thích quản đốc các ngôi quốc tự. 
Năm 1843, sư xim từ chức Tăng cang chùa 
Giác Hoàng, được vua Thiệu Trị chấp 
nhận. Sư rất hài lòng, nói: 


»Già rồi, may được vua thương 

Một thân, một bát, rộng đường ván đu«. 
(Hạnh phùng tấu đắc nhưng hồi lão 
Nhất bát cô thân vạn lý du). 


Mấy năm sau đó, sư lên núi Dương Xuân 
Thượng quận Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên, dựng một thảo am để ở, gọi là An 
Dưỡng Am. Cảnh trí ở đây u nhàn đẹp đẽ. 
Sư tu ở đây cho đến năm 1874 thì tịch, thọ 
đúng 64 tuổi. Ba người đệ tử xuất sắc của 
sư là Lương Duyên, Cương Kỷ và Linh 
Cơ. 


Thái giám viện nương vào đức độ của sư, 
dựng chùa lớn tại địa điểm An Dưỡng Am, 
đặt tên là chùa Từ Hiếu, kiến trúc tương tợ 
kiến trúc Lăng Vua Tự Đức. Chùa sở dĩ 
mang tên Từ Hiếu là để kỷ niệm lúc sinh 
tiền sư rất có hiếu với cha mẹ. Theo: 
LSPGĐT của Nguyễn Hiền Đức. 


945 


NHẤT ĐIỀU TRỤ TRƯỢNG LƯỠNG NHÂN PHÙ — 


f ‡‡ §t NA #4 





NHẤT ĐIỀỂU TRỤ TRƯỢNG 
LƯỠNG NHÂN PHÙ — 4£ ‡‡ 4+ sÐ 


^~#*# 

Cây gậy của Thiền sư cầm có thể giúp cho 
2 người học nương theo. Nghĩa bóng là: 
Hễ là đệ tử của Phật cùng hành theo chính 
pháp thì đều được chứng ngộ như nhau. 
Tắc 24, Bích Nham lục (Đại 48, 165 trung) 
ghi: »# 3ƒ 8 — Íế †† b M Á‡X: #H 
†H l] f M lñ| 3— Đây là tin tức gì? Một 
chiếc gậy mà hai kẻ cẩm, vẫy nhau cùng 
qua cùng lại«. 











NHẤT ĐOẠN SỰ — £#t # 

Một việc trọng yếu, chỉ cho tướng của bản 
thể. Trong Thiên học lại chỉ cho: 

— Việc nhãn tiền. 

— Việc ngộ đạo. 


NHẤT ĐỘI — # 

Một bọn, một lũ. Tiết Tiến Phúc Thẻ Thiền 
: trong NĐHN q. 20 ghi: »It -E E p 

— Bể ah È HÍ. ấữ Z§ IH li] A, 

ạ 1 ỳ 1H tñ „ — Cối nây (Trung Quốc) 
cùng Tây Thiên, có một bọn vô mình 
(giống nhự thùng sơn đen) lừa dối người 
thế gian, coi chừng họ cắt đứt pháp mạch 
của Phát giáo. 


























NHẤT GIA YẾN — # #% 
Còn gọi: Nhất gia duyên. Bữa tiệc trong 
gia đình không mời người ngoài. Thiền 
tông dùng từ Nhất Gia Yến để chỉ cho 
những lễ lộc mà không có các chùa khác 
dự. Pháp Diễn Thiên sư ngữ lục (Đại 47, 
640 hạ) ghi: »ái 54 #t Hƒ ƒt # ÄX £ {E 
2 1 ff Mãn À.. }Z lñ T zx ‹ MỆ 
S `. lệ J 3X. sẽ ĐÉ ZZ Hi . 
„ — Kiết hạ không thể cúng 
dường nn ciữn: làm một bữa tiệc trong 



































chùa của mình để thết đãi họ. Ngài liền 
chắp tay nói: Cứ lải nhải mời thỉnh, tiếp 
đãi, tiễn đưa, có điều chỉ sơ sót, cúi mong 
quý vị bỏ qua, kính chào«. 


NHẤT HÀNH THẢO — # # 

Một cọng cỏ, để hình dung cho một vật rất 
nhỏ, rất tầm thường. Tuy nhiên, ở đây 
dùng một cọng cỏ sánh với chùa chiền 
hoặc thân Phật để nói lên ý nghĩa »Tâm 
Phật bất nhị, vật ngã nhất như«. Tắc 4, 
Thung Dung lục (Đại 48, 230 thượng) ghi: 
»]H #f 8 2 f7 ⁄X. ĐI # lũ Hh 2: 














Jä Eí #Ê JE |. 7W Kê D\ — # đt H ÙÀ 
Hh E 2: 3F ÄIJ 1 7z. ỊM tý 











5. — Đang cùng đi với đại chúng, bỗng 
Đức Phật chỉ tay xuống đất mà nói rằng: 
Nên lập ngôi chùa ở đây! Đề Thích đem 
một cọng cỏ căm trên đất và nói: Con cất 
chùa xong rồi! Đức Phật mỉm cười«. 


NHẤT HOA KHAI NGŨ DIỆP — 3È 
ñ z~ ® 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên q. 1, khi Sơ 
tô Bồ-đề-đạt-ma truyền giao y pháp cho 
Nhị tô Huệ Khả, từng làm một bài kệ như 
sau: 

H&# ¿+ 

tý 5Š #ú 3X lũ 
— SẼ bm 1 SE 

Ấñ ®# H4 

Ngô bản lai tư độ 

Truyền pháp cứu mê tình 

Nhất hoa khai ngũ diệp 

Kết quả tự nhiên thành. 

Ta vốn đến cỗi này, 

Truyền pháp cứu mê lầm. 

Một hoa nở năm cảnh, 

Kết quả ắt sẽ thành. 

Một số người cho rằng »Nhất hoa« chỉ cho 

















546 


NHẤT HƯỚNG — lñj 





thiền pháp do Đạt-ma truyền, »Ngũ diệp« 
chỉ cho thời kỳ đang thịnh của Thiền Tông 
lần lượt sinh ra ngũ gia tông phái là: Quy 
Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, 
Pháp Nhãn. 


NHẤT HỎA LỘNG NÊ ĐOÀN 
HÁN — Xx # % BỊ 

Đồ chậm lụt. Thông thường việc làm của 
hạng phàm tục được xem như việc các trẻ 
nít vọc bùn. Thiền tông gọi họ bằng lời 
châm biếm vậy. Tắc 36, Bích Nham lục 
(Đại 48, 174 trung) ghi: »°ƒ ®š 3ï šR 2: 
ñN t ñmn(— 2% 2Ê Jk EM. — fñ — 
SÑ 1M) — Tuyết Đậu bình rằng: Cảm ơn lời 
đáp tạ! (Đô chậm lụt! Ba người cùng lãnh 
một án)«. 








NHẤT HỒI ẨM THỦY, NHẤT HỒI 
TRƯỚC Ế — ‡8 # z — i8 # v# 

Mỗi một lần uống nước là mỗi một lần bị 
mắc nghẹn. Thiền tông mượn cụm từ này 
để chỉ cho cơ pháp biến ảo của Thiên sư, 
chăng phải là cái mà người ta có thể sắp 
đặt trước để đối phó mà được. Tắc 2, 
Thung Dung lục (Đại 48, 228 hạ) ghi: »]ŠŠ 
# Ít 5š. —-MHấữX7ZK. —-iH # Hổ. — 
Rồng rang không Thánh, cơ pháp biến ảo 
của thiển sư không thể dự liệu được«. 

















NHẤT HỒI CỬ TRƯỚC NHẤT 
HỒI TÂN — 3 # — wị 3ƒ 

Còn gọi: Nhát hồi niêm xuất nhất hồi tân. 
Mỗi lần đưa ra một cô tắc công án là mỗi 
lần có tác dụng thể ngộ mới. Tắc 30, Bích 
Nham lục (Đại 48, 169 hạ) ghi: »?f HỊ tị 
% ñễ Rj (2X F A1. ĐỊ R 3š #. 
— | #8 # — |H| 3ƒ). — Trấn Châu sản 
xuất củ cải to (Mọi người đêu biết, rất ky 
nói đến! Mỗi lần đưa ra một công án là 











môi lân có tác dụng thể ngộ mới)«. 


NHẤT HỘI — $ 

Có 3 nghĩa: 

1. Thông thường chỉ cho một lần tụ hội có 
đủ hình thái tôn giáo. 

2. Lúc Phật còn tại thế thuyết pháp, thường 
thường Phật giảng một bộ kinh, chia làm 
nhiều lần để giảng, mỗi lần gọi là một hội. 
Như Kinh Đại Bát Niết-bàn gồm l6 hội. 

3. Tại các Thiền viện, y theo nội quy đã ấn 
định để đánh chuông hoặc trống, hễ đánh 1 
lần gọi là 1 hội, đánh 2 lần gọi là 2 hội. 


NHẤT HỘI NHẤT THIẾT HỘI — 
—->»‡ 

Một hội thì tất cả đều hội, nghĩa là hiểu 
biết thấu suốt một vấn đề lớn là sinh tử thì 
tất cả sự lý trong Tam tạng Kinh điển đều 
tự nhiên thông hiểu một cách rõ ràng. Tắc 
60, Bích Nham lục (Đại 48, 192 trung) ghi: 
»jÏlj 'h ‡ï ft — J. 2°} Hl ƒ ## #4 *š. 
ñ° {| Jš EỆ É4 ƒI 5ã. 3ã BH HH f?! #HJ 
jủ? —f —ĐJIf. —BH— ĐH. - 
Trong lòng nếu không một vật thì bên 
ngoài hoàn toàn không có gì cả, côn nói gì 
đến lý cùng trí hiệp, cảnh với thần hội. Vì 
sao? Vì một hội thì tất cả đều hội, một việc 
sáng thì tất cả đễu sáng«. 






































NHẤT HƯỚNG — # 
1. (Kiên trì làm một việc gì) không thay 
đổi. Tiết Đại Dung Nhân Thiền sư trong 






































NĐHN dq. 15 ghi: »lf E4 —- Z ?i ‡H HỊ 
{h f. flá B3 &. Tí H: Ø # 
—jñ‹ HữÚPEH: 3 ## — IBỊ. — Sư hẹn 























gặp một vị thiền sư già, chợt bận việc nên 
chẳng đi được. Vị thiền sư già bảo: Phật 
không hai lời. Sư nói: Pháp hay thay đổi. 

2. Từ đầu đến cuối, một mực. Đáp Trung 


947 


NHẤT HƯỚNG — ## 





thừa Trịnh Côn Nham trong HSLUNMDT q. 
2 ghi: ». ft J7). — lỊ U F 1. 
J& Ấñ bú |H ñổ ZIIs — Phàm dụng công, 
một mực xả bỏ thân tâm, tuyệt dứt kiến 
văn giác tri. 




















NHẤT HƯỚNG — # 
Khoảnh khắc, giây phút. Duy Tắc ngữ lục 
... #ƒ tan. NRÑ Hể 
-Ỏ ÄJKE#Y TY. T —-lữmắ. 4 
# l %E s — Bọn tôi ở trên con đường làm 
quan, việc nước bận rộn, chăn giữ muôn 
dân, suốt ngày không có giây phút nào 
được yên tịnh (tâm trf).« 






































NHẤT HỮU ĐA CHỦNG — 3# # 
4# 

Đối lại: Nhị vô lưỡng ban. Nhất là nguyên 
lý tuyệt đối, nhất vị bình đẳng. Đa là các 
tướng sai biệt, nhiều chủng loại. Nhất Hữu 
Đa Chủng có nghĩa là »Bình đẳng tức sai 
biệt«. 


NHẤT KHÁCH PHIỂN LƯỠNG 
CHỦ — # Jã # + 

Một người khách trong cùng một lúc muốn 
được hai người chủ tiếp đãi. Thiền tông 
mượn cụm từ này để chỉ cho người khéo 
ứng dụng Thiền cơ một cách linh hoạt. Tắc 
87, Thung Dung lục (Đại 48, 283 trung) 
ghi: »# #l HH HH ## Tfƒ ññ € — #% lR BỊ 
+); — Sau đó đến Minh Chiêu, sư nêu 
ra lời nói khi trước (Một vị khách làm 
phiên đến hai chủ)«. 





NHẤT KHANH MAI KHƯỚC — 
}# ¿ụ 

Chôn vùi xuống một hố. Thiền tông mượn 
cụm từ này làm thuật ngữ để chỉ cho việc 
chôn vùi mọi suy lý, luận đoán một lần 


một. Kê từ đó dứt sạch mọi thị phi, không 
để chúng làm hoặc loạn. Tắc 33, Bích 
Nham lục (Đại 48, 172 hạ) ghi: »5; ?š 18 
+: & PM 2 Hị C3 H # 


























 › ĐI PE ẤM. là 5š lã BE # th 
J#? ) — Thiên sự Tuyết Đậu lại nói: 


Thiển tăng khắp nơi, không ai nhảy ra 
được (Toàn thân ở trong đó, một hó chôn 
hết. Còn Xâ-lê có nhảy ra được chăng?)«. 


NHẤT KHOẢN TIỆN CHIÊU TỰ 
LÃNH XUẤT ĐẦU — #: ## ‡z ä 4ñ 
thị 5ã 

Nhất khoản: Một tờ cáo trạng. Tự lãnh 
xuất đầu: Chính mình ra giữa pháp đình 
nhận lấy tội trạng. Thiền tông dùng thuật 
ngữ này để chỉ cho việc tự mình nhận lấy 
khuyết điểm của mình. Tắc 18, Thung 
Dung lục (Đại 48, 238 trung) ghi: »Íl 
+=: WÈfẪ‹ Ä j8 ñl Ri À jš fñ W 
$? C—ñXfiÍj. H$XHữ). - 
VỊ tăng hỏi: Đã có, vì sao lại chui vào cái 
đấy da này? (Tự mình nhận lấy khuyết 
điểm của mình)«. 





























NHẤT KHÔNG — # (1603-1664) 
Thiền tăng đời Minh, họ Quách, tự Lãng 
Nhiên, người xứ Phủ Điền, Phúc Kiến, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Duy Tịnh 
Đạo An, đời thứ 35 hệ Thanh Nguyên. Trụ 
trì các chùa Thiên Khồn, Quy Dương, Tiên 
Khê. 


NHẤT KÍNH — /§ 
Dứt khoát, lập tức. Tiết Ngọc Tuyền Thừa 


?U_ Hạo Thiển sư trong NĐHN q. 20 ghi: »4 


H À4 #6 — Íế flMu ñỡ ‡l Ù. 3X DI ñH 
jäx#mBR ®iš. — Người thời nay 
chẳng thể lập tức triệt chứng được nguồn 
góc, chỉ vì cho văn tự ngữ ngôn là chỉ 


548 


NHẤT NẠP — 3 





đạo.« 


NHẤT KỲ — 3 

Tạm thời, trong chốc lát. Tiết Văn Yến 
Thiền sư trong LĐHY q. 24 ghi: »#š Ƒ] —- 
Jl iá Ä. Ñl M Ý lv ? Hỹ f7 HH 
%. #4 lằ H f Á JR Bã s — Vân Môn 
tạm thời từ bi trở lại thành lắm việc. Nếu 
khi ấy liền trở về thì khỏi phải thấy người 
sau dùng ngôn ngữ để giải bày.« 












































NHẤT LẠC TÁC — # # 

Có 2 nghĩa: 

I1. Dây quấn thành một cục, ý nói cách 
hành văn rối rắm, không mạch lạc rõ ràng. 
2. Một đoạn, một tiết văn chương thường 
gặp trong sách vở Thiền tông. Tắc 44, Bích 
Nham lục (Đại 48, 181 trung) ghí: »Sƒ ?Ÿ 
4 lhl 5| — ï# 4. 1k 5 [l7R . Äl 
Hìị t 2 3® : - Tuyết Đậu ở phía sau dẫn 
một đoạn văn, dựa vào lời dạy chúng của 
Vân Môn, tụng ra công án này«. 


NHẤT LỆ TY — # #4 
Một cuộn tơ. Lệ là cỏ lệ, lấy cỏ lệ làm 
thuốc nhuộm, nhuộm tơ thành màu đen 
hoặc xanh lá mạ, nên gọi là Lệ ty. Thiền 
tông mượn từ này đề dụ cho cội nguồn mê 
vọng của chúng sinh tức là vô thủy vô 
minh. Tắc 19, 8ích Nham lục (Đại 48, 159 
thượng) ghi: »— ƑÈ ®# 2 Hh lí. — ‡#t 
BH I 2 lu. HD mm RE #4 # 3 Bq 











Hỹ. Z1 f[ 3£ HR. Đí DI 3É: 1H lƒ — 3# 
#Ãã.‹ — HÚỂ — ĐỊJ HẪẨ. HH 3È — 8 XÃ - 


3È — J 3t. — Một hạt bụi dáy có thể 
chứa cả quả đất. Một đóa hoa nở hiện ra 
một thể giới. Nếu khi hạt bụi chưa dấy, đóa 
hoa chưa nở thì làm sao quan sát? Thể nên 
khai ngộ giống như chặt một cuộn tơ, chặt 
một nhát thì tất cả đều đứt; như nhuộm 


một cuộn tơ, nhuộm một chéo thì cả cuộn 
tơ đêu bị nhuộm«. 


NHẤT LỘ PHÚC TINH — #4 3§ # 
Đối lại: Vạn gia sinh Phát. Người có vì sao 
tốt chiếu mạng, đường đời không vấp, 
hưởng phúc trọn đời. Người có phúc lớn; 
được người đời ca tụng. Trong Sãi Vãi của 
Nguyễn Cư Trinh có câu: Dầu chẳng »Vạn 
gia sinh Phật« cũng là »Nhất lộ phúc tỉnh«. 
Ý nói: Nếu chẳng làm được một vị quan 
nhân đức thì cũng làm một người thường 
dân có phúc lớn, có danh tiếng ở đời. X. 
Vạn gia sinh Phật. 


NHẤT MANH DẪN CHÚNG 
MANH — ñ 7Ì #8 8 

Người Thầy tà kiến truyền đạt kinh nghiệm 
sai lạc của mình cho người học. Bài tụng 
Can Đầu Tiến Bộ của Vô Món Quan (Đại 
48, 298 hạ) ghi: 

H 3 Iñ ['] HR . ?ï ñš  #d 5: 
Hị!  ÑÉ lã ấn. — Eí 5| £ Fï 
»Hạt khước đảnh môn nhân 

Thố nhận định bàn tỉnh 

Chuyền thân năng xả mạng 

Nhất manh dẫn chúng manh«. 
»Äù mắt mắt trên trán 

Nhận lầm theo chủ kiến 

Lộn thân thì bỏ mạng 

Thây mù dẫn trò mù« 

































































NHẤT NA CÁ — 3£ 
Một cái ấy. Danh từ Nhất Na Cá được 
Thiền tông dùng để chỉ cho nghỉ tình. 


NHẤT NẠP — 3 

Một chiếc áo vá nhiều miếng, tức là áo của 
tu sĩ. Do đó, Nhất nạp còn chỉ cho một vị 
Tăng. 


549 


NHẤT NGÔN TỨ MÃ — È #W R§ 





NHẤT NGÔN TỨ MÃ — ‡ # % 
Gọi đủ: Nhất ngôn ký phát, tứ mã nan truy 
»Một lời nói ra, ngựa hay (ngựa tứ) đuôi 
theo không kỊp«. 

Thiền tông mượn cụm từ này để chỉ cho: 
Một khi đã dùng ngôn ngữ văn tự để diễn 
đạt thì đã cách »Mặt mũi xưa nay« rất xa. 
Tắc §9, Thung Dung lục (Đại 48, 285 
thượng) ghi: »H II b) đụ 5s} ñí j V 
†E R8 # #? C—äMWð. ẤNNä 
ìB )¿ — Nếu như muôn dặm không có 
một tắc cỏ, thì thế nào? (Một lời nói ra đã 
cách chân lý rất xa)«. 


























NHẤT NHẤT — — 

Mỗi mỗi (đều là). 7hẩn Hội Di Tập, q. 3 
ghi: »‡š 7N {È X Hi. — — Ff ñ H 7J 
N3 ƒ lhằ#. — Các bậc đại sư 
sáu đời của ta, mỗi mỗi đều nói về vấn đê 
tâm tính để khai mở trực tiếp tâm nhẫn cho 
họ.« 




















NHẤT NHẬT BẤT TÁC, NHẤT 
NHẬT BẤT THỰC — H #4 4£. — 
H®® 

Khoảng giữa đời Đường, thiền sư Hoài Hải 
ở núi Bách Trượng, Giang Tây bắt đầu kết 
hợp việc tu thiền với việc lao động thực 
tiễn, thực hành quy chế »Ngày nào không 
làm, ngày đó không ăn«. Mọi người vả 
chính bản thân ngài đều tham gia lao động, 
đem quy chế này viết vào trong sách Bách 
Trượng Thanh Quy (hoặc gọi là Thiền Môn 
Ouy Thức), ảnh hưởng rất lớn đến việc xây 
dựng thiền viện, thiền tự đời sau. Tiết Bách 
Trượng Hoài Hải Thiền sư trong NĐHN q. 
3 ghi: »Ñl N fE ð 3#\ZZ. 2` 
+xấZ#4. # ỨC 1E HT 3Ä 2 ‹ 
HH El: # ## ?#. lf Z5”) N? ME 
M 3 fE H % 3Š , TH 2k E ® . ÂU ñ 


















































H 


—HZ##. -H#®â&ởï## 
°* ®. - Mỗi khi làm công tác sư là 
người đi đầu trong chúng. Viện chủ thấy 
thế không nỡ, liền ngâm giấu dụng cụ và 
thỉh sự nghỉ. Sư bảo: Tôi không có đực, 
sao lại đùn việc nặng nhọc cho người? Rồi 
ấi tìm dụng cụ khắp nơi nhưng không 
được, hôm đó sư nhịn ăn. Vì thế có câu nói 
Ngày nào không làm, ngày đó không ăn‹ 
lưu truyền khắp mọi nơi.« 

















NHẤT NHƯ — 3œ (1352-1425) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tôn, tự Nhất Am, 
hiệu Thối Ông, người xứ Thượng Ngô (nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Năm 
13 tuổi vào chùa Trường Khánh làm tăng 
rồi đến núi Ngô nương pháp sư Cụ Am Ty. 
Năm 1385, sư trụ trì chùa Sùng Khánh ở 
Tùng Giang (nay thuộc Thượng Hải) sau 
dời đến các chùa: Bắc Thiền ở Tô Châu, 
Đại Báo Ân, Thiên Trúc Linh Sơn, Thiên 
Trúc lây việc xiến dương Thiền tông, tiếp 
dẫn kẻ hậu học làm nhiệm vụ, số người 
theo hoc với sư ngày cảng đông. Khoảng 
năm 1403-1424, sư phụng chiếu biên tập 
Thiền tông ngữ lục. Năm 1414, sư chủ trì 
việc biên tập Đại Tạng Kinh, được trao cho 
chức Hữu giác nghĩa, rồi thăng chức Hữu 
xiên giáo. Năm 1425 sư nhận chức Tả xiển 
giáo ở Tăng lục ty. Tác phẩm: Pháp Hoa 
Khoa Chú 4 quyên, Đại Minh Tam Tạng 
Pháp Số 50 quyên. 


NHẤT NIỆM BẤT SINH TOÀN 
THỂ HIỆN — $ £ # + ## Ø, 

Một niệm không sinh tức là cảnh giới vượt 
lên trên mọi niệm lự suy tính, chính là 
cảnh giới Phật, lúc ấy thì toàn thể (đại đạo) 
tự nhiên hiển hiện. Tắc 76, 7#ng Dung 
lục (Đại 48, 275 trung) ghi: »ìŠ Rš HỊ 





550 


NHẤTT SẮC VÔ BIỆN XỨ — #. #t 3} j§ 








ä. l Ñ HỊ Rš: f3 ƒ# H2. ® 
ll Ấñ Ấñ C — 4š + # + RR BH). - 


Gặp hèn thì sang, gặp sang thì hèn. Được 
cháu như ÿ chữ, chí đạo sáng ngời (một 
niệm chăng sinh toàn thê hiện)«. 


NHẤT NIỆM VẠN NIÊN — 4 # # 
Một niệm tức muôn năm, muôn năm tức 
một niệm. Đây là câu nói về tuyệt đối, 
vượt ra ngoài những khái niệm như ngắn 
dài, mau chậm của thời gian. Tín Tâm 
Minh (Đại 48, 377 thượng) ghi: 

2 ÄÈ ft šE. — 4 ñ§ 

#t£ XFfZƠ. T2 HÑẴỮñ 

»Tông phi xúc diên, nhất niệm vạn niên 
Vô tại bất tại, thập phương mục tiền«. 
»Tông chỉ chẳng có ngắn dài, 

Một niệm tức muôn năm 

Chẳng phải có chỗ, chẳng phải không chỗ 
Mười phương hư không chính là trước 
mắt«. 























NHẤT NINH — # (1274-1317) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Hồ, hiệu Nhất 
Sơn, cũng gọi Nhất Ninh Nhất Sơn, Ninh 
Nhất Sơn, người xứ Lâm Hải, Đài Châu 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 
Thuở bé xuất gia ở chùa Hồng Phúc, sư thờ 
ngài Vô Đăng Dung Công tập theo pháp 
của tông Lâm Tế. Sau đó vào chùa Phổ 
Quang trong núi Tứ Minh học kinh Pháp 
Hoa, lại hấp thụ giáo nghĩa Luật tông, 
Thiên Thai tông. Sư giỏi thơ văn, khéo về 
thư pháp kiêm thông Nho đạo. Năm 1299 
vua Thành Tông giao cho Sư trông coi tất 
cả giáo đồ đạo Phật ở vùng Lưỡng Chiết và 
ban cho hiệu »Diệu Từ Hoằng Tế Đại Sư, 
phụng mạng đi sứ Nhật Bản và ở lại bên 
đó. Sư lần lượt trụ trì các chùa: Kiến 
Tường, Viên GIác, Nam Thiền, truyền trao 


thiền pháp, môn đồ rất đông, được suy tôn 
làm Tông sư của phái »Nhất Ninh Nhất 
Sơn«. Tác phẩm: Nhất Ninh Nhất Sơn 
Quốc sư ngữ lục. 


NHẤT PHIẾN BẠCH VÂN BẤT LỘ 
XÚ —  ä # ® #& 

Mượn hình ảnh mây trắng che khắp không 
gian, lấp kín những gì xấu xí phía sau nó 
để chỉ cho chân lý bao dung tất cả, vượt 
thoát tất cả cặp đối đãi: Thị phi, thiện ác, 
hữu vô... 


NHẤT PHÓNG NHẤT THU — #% 
—J 

Bên buông ra, bên nắm lại. Chỉ cho cơ 
phong được Thiền sư vận dụng một cách 
tự tại để tiếp hóa người học. Tính chất của 
nó là thích hợp với từng người (đương co). 
Tắc 99, Bích Nham lục (Đại 48, 222 trung) 
ghỉ: »Jĩ ñH ÀÄ ÀÑ R £. đã ññ || R . 
#® ÍbÙ — ]W — lW. — (Pháp thân thanh 
tịnh) người người đêu đây đủ, mỗi mỗi 


thảy săn sàng, xem sự vận dụng cơ phong 
để đổi địch«. 














NHẤT SẮC BIÊN SỰ — #, :# # 
Hình dung cảnh giới thanh tịnh và bình 
đăng, siêu việt lên mọi quan niệm tương 
đối và sai biệt. Tắc 42, Bích Nham lục (Đại 
48, 179 hạ) ghi: »i? Á DI ® HỊ — ft 3Š 
— Người xưa dùng tuyết để mình họa 
cho cảnh giới thanh tịnh và bình đẳng«. 








NHẤT SẮC VÔ BIỆN XỨ — #, & # 
& 

Chỉ cảnh giới tuyệt đối, không thể dùng trí 
suy nghĩ tương đối để hiểu được. Tào Sơn 








lục (Đại 47, 533 hạ) ghi: Bê gi fE ¿ 
ý Hä l . Z đi B â Ì. 








S51 


NHẤTT SIÊU TRỰC NHẬP — j# # ^. 











KP: 3K 1Ú #£ Hh E #. 
RỊ. 7R Zi El ñl. % {b 2 — ứt #8 ðf 
Jš. 3f & Ml Ki Út ? lệ Hf. — Pháp 
thân pháp tính là việc gân bên tôn quý, 
cũng cân chuyển lại là Tôn quý đọa. Nếu 
như trâu trắng lộ thiên là pháp thân cứu 
cánh, cũng cần chuyển lại để nó khỏi ngồi 
ở cảnh giới tuyệt đối, đều là goi đoạn việc 
gân bên cúng dường«. 


+ ÌŠ MU 















































NHẤT SIÊU TRỰC NHẬP — # # 
^^ 

Hành giả tham Tổ sư thiền vượt qua những 
gla1 VỊ Bồ Tát của giáo môn, trực tiếp ngộ 
nhập Phật tính. 


NHẤT SIÊU TRỰC NHẬP NHƯ 
LAI ĐỊA — # ñ A ‡z *& 

Còn gọi: Lập địa thành Phật. Không cần 
trải qua thứ lớp tu hành mà trực tiếp chứng 
nhập quả vị Phật. Chỉ cho pháp môn Đốn 
ngộ của Thiên tông. Vĩnh Gia Chứng Đạo 
Ca (Đại 48, 396 hạ) ghi: 

t4 #t ã £LM F1 

— /š Eí À lHI 2E Hh 

{HfS 4. #®4 

II ŸR ĐT lã â Ñ 7] 

HfẸ ft fff JM, #HỊ x5 _ 

H “I | 4b. Ấ$ 238 

»Tranh tợ vô vi Thật tướng môn, 

Nhất siêu trực nhập Như Lai địa 

Đản đắc bản, mạc sầu mạt 

Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt 

Ký năng giải thử như ý châu 

Tự lợi lợi tha chung bất kiệt«. 

»Đâu giống như pháp môn thật tướng vô 
vi, 

Trực tiếp chứng nhập quả vị Phật 

Chỉ được góc, lo chỉ cành, 

Như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng 

































































Khéo hay sử dụng châu như ÿ 
Tự lợi, lợi tha đến vô cùng«. 


NHẤT SINH THAM HỌC SỰ — # 
+#*% 

Việc tham học trong một đời. Trong một 
đời này, nếu tham cứu cho đến tột cùng về 
»Việc lớn sinh tử« thì liền chứng ngộ. Phái 
Quả Viên Ngộ Chân Giác Thiển sư Tâm 
Yếu, q. thượng (Vạn Tục 120, 360 hạ): »š 














lR x: l # lš fF 2š JHìR. —  # 
St ‡R th | — Trường Khi, nói: Cặp tay 





lỗi lạc sánh vai vượt qua, việc tham học 
trong một đời đã xong!«. 


NHẤT SƠ — 3 
Hiệu của thiền tăng Ngộ Nguyên đời 
Thanh. X. Ngộ Nguyên. 


NHẤT SƠN — 1 
Hiệu của thiền tăng Liễu Vạn đời Nguyên. 
X. Liễu Vạn. 


NHẤT SƠN QUỐC SƯ DIỆU TỪ 
HOẰNG TẾ ĐẠI SƯ NGỮ LỤC — 
vụ BỊ Úệ 3) Á 7^ ðỀ X ÉP số 4 

Còn gọi: Nhất Sơn Nhất Ninh Quốc Sư ngữ 
lục, Nhất Sơn Ninh Hòa thượng ngữ lục, 
Nhất Sơn Quốc Sư ngữ lục, Ninh Nhất Sơn 
lục. 

Nsữ lục, 2 quyên, do Nhất Sơn Nhất Ninh 
Hoằng TẾ soạn, nhóm thị giả Liễu Chân.. 
biên tập. Do vì sư khai bảng ở am Đại Vân 
nên sách này còn gọi là »ĐÐĐại Vân lục«, 
được xếp vào Đại Chính Tạng tập 80, trang 
311. Quyển thượng gồm 7 thứ ngữ lục của 
sư như: ngữ lục tại Tổ Ấn Thiền Tự núi 
Ngao Phong ở Tứ Minh do Liễu Chân biên 
tập, ngữ lục tại Bảo Đà Quán Âm Thiền Tự 
ở phủ Khánh Nguyên do Duy Phong biên 


552 


NHẤT THANH LÔI CHẤN CUỒNG TIỂU KHỞI — # # ƒš št ÿ4 #e 





tập và các thứ Tiểu tham, Pháp ngữ, Niêm 
cô, Tụng cô. Quyền hạ bao gồm: Kệ tụng, 
Tán Phật Tụng, Tự Tán, Tiểu Phật sự và 
Hành ký do Ngạn Tài soạn, lời bạt do 
Trung Phong Minh Bản soạn. 


NHẤT TẠT PHIÊN THÂN — 
# 


Thiền sư tạo ra hoàn cảnh đặc thù khiến 
học nhân nhanh chóng ngộ nhập, nếu học 
nhân có thể tỉnh ngộ ngay thì gọi là »Nhất 
tạt phiên thân«. Duy Tốc ngữ lục q. 3 ghi: 
»ã 4Š hủ. Bấm ÿ# X HỊ — Ƒš lỗ] § 3# 


E 


‡ êm 

















2. Đặc biệt chỉ thiền pháp »Giáo ngoại biệt 
truyền«. Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: »ử †1 ÊŠ 
3H | ÈŠ RE jJ l — 4b v HẾ £ï ấn 2k , 
|Ìi ft 22461; l2 2% HỊ f7. — Nên gọi Thích- 
ca đến ngôi chung trên pháp tòa để riêng 
truyền trao thiển pháp Giáo ngoại biệt 
truyền, la khỏi lời nói mà thuyết pháp. 
Đây là một phái dùng cách thức riêng để 
truyền trao đạo pháp.« 











NHẤT TÂM PHÁP — + ¿+ 
Chỉ thiền pháp giáo ngoại biệt truyền. 
Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: :»ift +3: HỆ 4ƒ 



























































Z#iÉ. 8ã — HỊ J R. #4 Ấ X ñế đã 
—abi#t, MU H WM ## ll RE BÍ tị — 
































Bò k8. GMUONM HE. 9 k8 
thztv 5 J] ñW ⁄Š Mứ. ẨIiẾ: 7ú 
2K 1N Đề ÍÈ }2 ft Ý Ý.  ñ fẾ A5 














‡# EH  )K kš Ý : — Há chẳng thấy, Đại 
sư Lâm Tế ba lần hỏi Hoàng Bá về đại ÿ 
Phật pháp thì bị ăn gậy ba lần, sau được 
Đại Ngu chỉ điểm bắt giác phá vỡ thùng 
sơn, bèn nói hóa ra Phát pháp của Hoàng 
Bá không có gì nhiễu. Cái này chính là 
kiểu nhất tạt phiên thân«. 


NHẤT TẠT TẠT ĐẢO LIỄU — 3% 
3 #| Ý 

Đánh cho một tát, đánh ngã cho rồi. Thiền 
sư sử dụng cách này để khám phá chỗ ngộ 
của vị đệ tử. Tắc 35, Bích Nham lục (Đại 
48, 173 hạ) ghi: »šý{ Hÿ 4l E4 —- Hy , 

# ‡# lñ4| ƒ tl. — Lúc ấy liền hét một 
tiếng, đánh cho một tát, đánh ngã cho 
rồi !«. 

















NHẤT TÂM — ¬›> 
1. Tức Nhất thừa. Đoạn TẾ Tâm Yếu: »ÍjÈ 














ĐhẤS MÙ, 3 4 W8 ĐM 8P. ẤE š — 
là v 7N 2 — 3s — Từ Phật đên Tổ đều 


không luận việc gì khác, chỉ luận về Nhất 
tâm, cũng gọi là Nhát thừa.« 


2Ù 2 Nên nói: Chỉ có một con đường 
nhất thừa, từ hai trở lên thì chăng phải 
chân. Nhưng cuối cùng chưa hiển bày 
Nhất tâm pháp nên gọi ngài Ca-diếp đến 
ngôi chung tòa, riêng trao nhất tâm.« 


NHẤT THÁI LƯỠNG TRẠI — # % 
® + z 

Thái: Thăng lợi. Trại: Thị đâu, tranh đua. 
Cả câu có nghĩa là trong hai lần tranh tài 
thì được một lần thắng lợi. 


NHẤT THANH LÔI CHẤN 
CUỒNG TIÊU KHỞI — # § # 3z 


đã ke 

Một tiếng sấm nổ vang khiến bão tố nổi 
lên. Thiền tông dùng cụm từ này để chỉ 
cho khi chứng ngộ thì tất cả phiền não liền 
tiêu trừ. Tắc 49, Bích Nham lục (Đại 48, 
185 thượng) gÌ1: 

=F R #i Hỗ ÿ* 3R 7Š 

— lẾ H JS lịi ĐỰ EU 

»Thiên xích kình phún hồng lãng phi 

Nhất thanh lôi chân cuồng tiêu khởi«. 

»Cá kinh ngàn thước phun sóng 1o, 





553 


NHẤT THANH THIÊN — ïŠ 





Một tiếng sâm vang bão tô nôi&«. 


NHẤT THANH THIÊN — :# & 
Thiền tăng đời Minh, họ Âu Dương, hiệu 
Khiết Tổ, người xứ Lô Lăng (nay là huyện 
Kiết An, tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. Từ 
nhỏ sư đã thông minh hơn người. Năm 
1426, sư theo pháp sư Vân Hải xuất gia 
cạo tóc làm tăng. Sư còn yết kiến Thiền sư 
Phố Ứng ở chùa Đại Thiên Giới, vâng lệnh 
quản lý Tạng Kinh, sau đó được sung chức 
Thủ tọa. Sư ra hoằng pháp trụ chùa Thủy 
Nguyệt, Pháp Chí. Khoảng năm 1436-1450 
sư đến chân núi Tây Sơn, Bắc Kinh cất 
chùa, vua Anh Tông ban cho bảng hiệu 
»Hoằng Khánh Thiền Tự«. Từ đó, đạo 
phong nỗi lên cuồn cuộn, nồi tiếng khắp cả 
trong triều ngoải nội. Năm 1446, sư trụ trì 
chùa Kính Sơn ở Dư Hàng (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang). 


NHẤT THỈ — & 

Một phen đi ia. Thiền tông dùng từ này để 
chỉ cho việc khai ngộ. Khai thị thiền nhân 
Anh trong ?rung Phong Pháp Ngữ (Vạn 
Tục 122, 386 hạ) ghi: »Cng sinh thức 
tính sai khác rất nhiêu, chẳng thể một phen 
khai ngộ liên thôi«. 


NHẤT THIÊN THẤT BÁCH TẮC 
CÔNG ÁN — †+ #2 # 

Một ngàn bảy trăm tắc công án. Chỉ cho 
công án thiền môn (cơ phong ngữ cú) do 
»Cảnh Đức Truyền Đăng Lục« gom chép 
có khoảng 1. 700 tắc. Khai thị ba vị giảng 
chủ ở Vân Nam là Phúc, Nguyên, Thông 
trong TPNL q. 4 phần thượng ghi: »‡ƒ #lI 
Xi 1ñ MJ ® SẼ #?.v M— TT  H RỊ Ä 
3®. #2 ` h # 2+ BZ# 
Ít. — Phải biết sự ngộ được ý chỉ Thiển, 





ban đầu không phải khó đạt đến. Nói 
chung 1. 700 tắc công án, muốn cho người 
ta lãnh hội thông suốt trong khoảnh khắc 
cũng chẳng phải khó.« 


NHẤT THÔNG — :# 

Một hồi. Khi muốn đánh: trống, bảng, 
khánh; trước tiên đánh chậm, nhịp độ từ 
thưa đến nhặt dần, sau đó đánh một hồi 
nhanh. Điều Thượng Đường trong T/iển 
Uyển Thanh Quy q. 2 (Vạn Tục 111, 443 
thượng) ghi: »llj| — 3l Ø. Pí Rš, Ä 
Z8 E3 3 IN. — Nghe một hồi trồng, 
Thủ tọa và đại chúng đều lên pháp 
đường«. 


























NHẤT THỜI — t‡ 

Toàn bộ, nhất loạt. Tiết Động Sơn Phạm 
Ngôn Thiền sư trong NĐHN dq. 17 ghi: » 
8ã l¿ W # tí ñ 1 Hị.v 2ï #l ïM tị Ƒ] 
RP›s —Rữ2fif—HDĂẰ. l k J l 
%. đi HH J§ li HÙ s — Cho dù Văn-thù, 
Phổ Hiển có xuất thế lại, nếu đến pháp hội 
Động Sơn nhất loạt được giao cho chức 
trực tuế, bảo nhuốm lửa thì phải nhuồm 
lửa, bảo quét đất thì phải quét đát.« 














NHẤT THỦ ĐÀI, NHẤT THỦ NẠI 
==. “Ji 

Còn gọi: Nhất thủ thôi, nhất thủ duệ. Một 
tay nâng lên, một tay đẻ xuống. Hình dung 
phương pháp đối cơ tự tại của Thiền sư khi 
khai thị cho các thiền tăng. Tắc 35, 7g 
Dung lục (Đại 48, 250 trung) ghi: »ẵf Eš 
.ã8. dÈ Bị 4. HH! C— # 
Èv — #1 ).- Giáp Sơn nói: Gà đậu 
lầm ồ phượng, chẳng phải cùng loại. Đi 
ra! (Một tay nâng lên, một tay đè xuống)« 
Tắc 22, Thung Dung lục (Đại 48, 241 
trung) ghi: »ìhj 1| Z ðš 4 ñủ #ƒ 3ã. 




















MẾ: 


9554 


NHẤTT TINH MINH — 3# H 





M BH — 7 lễ. — + #R‹ — Sự nói: 
Lão Động Sơn này chẳng biết tốt xấu gì 
cả, lúc ấy ta một tay nâng lên, một tay đè 
xuống«. 





NHẤT THỪA — £# 

1. Phương pháp căn bản duy nhất của đức 
Phật nhằm giáo hóa tất cả chúng sinh thành 
Phật. Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: »ƒt f} 2Š 
4H. 3f 4® ñ JJ 3f. HỆ ă8 —- 4b. 7R 
3 #4. PiĐ † ĐñÈ3%, Bí # Bã 
3E. — Từ Phật đến Tổ đêu không luận 
việc gì khác, chỉ luận về nhất tâm, cũng gọi 
nhất thừa. Thế nên tìm kỹ trong mười 
phương cũng không có thừa nào khác.« 

2. Chỉ cho một thừa nào đó trong ba thừa 
(Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát hoặc 
Phật). Minh Giác ngữ lục q. 2 ghi: »í } 












































1Ñ: ZK J§ 2k Iñ 5 JH 0ñ. ? l 
— 3$ @ H JK ã Ñ\ ‹ — Cho nên nói: 


Thiên ma ngoại đạo là kẻ cô phụ án đúc, 
còn một thừa Thanh văn là người tự lừa 
đổi.« 


NHẤT THỪA CHÂN PHÁP — # # 
% 

Phương pháp căn bản duy nhất của đức 
Phật nhằm giáo hóa tất cả chúng sinh thành 
Phật. Đoạn TẾ Tâm Yếu ghi: »ửJl 3 Bị 
1H, Xði — % R 3#. RỊ 4 ®# 
để . ñÈ.. — Như Lai xuất hiện ở thế 
gian muốn nói pháp chân thật Nhất thừa, 
nhưng chúng sinh chẳng tin, khởi lòng phỉ 
bảng.« 





NHẤT THỪA LÝ — £ # 

Còn gọi: Nhất thừa pháp. Nhất thừa đạo. 
Phương pháp căn bản duy nhất của đức 
Phật giáo hóa tất cả chúng sinh thành Phật. 
Đốn ngộ vô sinh Bát-nhã tụng trong Thần 


Hội Di Tập q. 4 ghi: »À.  —' Ï!|J, XŠ — 
3E HH. — Vào pháp môn Bát nhị, đạt được 
lý nhất thừa.« Đàn Kinh bản Đôn Hoàng 
ghi: »JW, l 3š #š — 3 3X - Đây là 
pháp Nhất thừa trong Kinh Pháp Hoa.« 
Đoạn TẾ Tâm Yếu ghi: »IÈ ƒ —¬ 3E ì , 
8 — RI| 3E l ¿ — Chỉ có một con đường 
nhất thừa từ hai trở lên thì chẳng phải 
chán.« 




















NHẤT THƯỢNG — + 

Một cuộc, một phen, một trận. Tiết Linh 
Mặc Thiền sư trong LĐHY dq. 4 ghi: »Tợ 
giá ban đảm bản hán phóng khứ tiện hưu, 
hựu hoán hồi, bị y đồ hồ nhất thượng. — 
Giống như gã có chấp này bỏ đi thì thôi, 
côn gọi trở lại, bị y trêu chọc cho một 
phen.« 


NHẤT TIÊN QUÁ TÂY THIÊN — 
ŸỊ i8 d 

Một mũi tên bay qua khỏi Tây Thiên (Ấn 
Độ). Cụm từ hình dung cảnh giới cao xa, 
tuyệt hết các dấu vết. Thiên Hành lục trong 
Lâm Té lục (Đại 47, 506 trung) ghi: »Ïïl 
+3: ñ TT 7§ # # j§. # 2x: TH 
® ‹ HH +: Ñi Ăl ƒH 2K s — Sư nói: 
Giả sử có, cũng không có chỗ để nêu ra. 
Phong nói: Hãy nêu ra xeml. Sự nói: Một 
mũi tên bay qua khỏi Tây Thiên«. 









































NHẤT TINH — # 

Một chút, một tí. Bích Nham lục q. Ì ghi: 
» 2 #t — R 3í. {H H 38 H1 2. 
13 8 IJ 8l. — Vốn là không có một chút 
việc gì, chỉ cần gặp trà uống trà, gặp cơm 
ăn cơm.« 
































NHẤT TINH MINH — 3š 9 
Cái trong sáng tuyệt diệu, tức chỉ cho Tự 


299 


NHẤT TRÁT — Z| 





tính thanh tịnh sẵn có nơi mỗi người. 
Truyền Tâm Pháp Yếu (Đại 48, 382 
thượng) ghi: »ï ïï lH| t — X nh 2â 
Ñ 2N lv — lñ Hi  4bt, 
đI Ä # 7N HH tl¿ — Nói rằng: Cùng là 
cải trong sáng tuyệt diệu mà chia ra làm 6 
cải hòa hợp. Cái trong sáng tuyệt điệu là 
Nhất tâm, còn 6 cái hòa hợp là 6 căn vậy«. 


NHẤT TRÁT — #| 

Một lá đơn. Thiền tông mượn từ này đề chỉ 
cho một câu hỏi thống thiết. Tắc 18, Bích 
Nham lục (Đại 48, 157 hạ) ghi: »ïï 
El: ñl Hi lấ #ã (f E4 — Äll) - Vua nói: 
Thỉnh sư ra kiểu tháp (Khéo hỏi một câu 
thống thiế1)« 








NHẤT TRẦN PHÁP GIỚI — / 3+ 
by 

Một hạt bụi (Nhất trần) tuy là rất nhỏ, 
nhưng khi dùng trí nhãn để quán sát thì 
biết trong một hạt bụi dung chứa cả vũ trụ 
(Pháp giới). 


NHẤT TRI BÁN GIẢI — #2 # # 

Vốn chỉ cho sự hiểu biết chăng được hoàn 
toàn. Thiền tông mượn cụm từ này để chỉ 
cho kiến giải nông cạn. Đại Huệ Phổ Giác 
Thiển sư ngữ lục c . 18 (Đại 47, 887 trung) 

















NHẤT TRIỆT — #t 
Hiệu của Thiền tăng Chu Lý đời cuối Minh 
đầu Thanh. X. Chu Lý. 


NHẤT TRƯỚC — # 

Còn gọi: Nhát trước tử. Vôn là dụng ngữ 
của cờ vây. 

1. Nghĩa rộng là một sự kiện, một việc. Dụ 
cho Thiền tăng tu hành một giáo lý nào đó 
trong Phật pháp. Tắc 6, Bích Nham lục ghỉ: 
»]ñ] E — #. TT # +“ fd..‹ -— Một việc 
hướng thượng, ngàn thánh chẳng truyễn«. 

2. Thủ đoạn, nước cờ. Tiết Trí Hải Bản Dật 
Thiền sư trong NĐHN q. 16 ghi: »‡È. #ƒ 3š 
— v.v Ñ A LI XE l§. Hệ ƒợ ñWV 2ï. 

3% 2ï HH. Hổ 4 ñW #7. Đ Jh đý 
3š.. — Ta có thủ đoạn này, mỗi người nhai 
trong miệng. Nếu nhai bể thì mau ói ra. 
Nếu nhai không bể thì trở thành thuốc 
độc«. 

3. Một lần. Tiết Tư Thọ Ni Diệu Tổng 
Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »IlI ft % 
HA #†È:2ú. H431 — 3. —- Hôm 
nay Sơn tăng bận rộn nhiêu việc, hãy tha 
một lẳn«. 


























NHẤT TRƯỜNG MA LA — 33 ?Èš ‡# 
Ma la, biểu thị ý hỗ thẹn, sỉ nhục. Trọn câu 
có nghĩa là một phen hồ thẹn. Tắc 7, 7¡ hung 


















































ghỉ: »I Ji] 3X sã ik ft lú 2 1l FÌv #Ñ Dựng lục (Đại 48, 231 hạ) ghi: 
f f1 1L 1. Đi th 1 ME 3 H 4 J8 3Ÿ fũ 2J đš IE Bÿ #Š 

T #2? 353 —T—HồNT. f8 EM i6 JÁ Bãi # 

fR —ÃI#. . 8 # 34! lế Íj ñŸ 2# tị E 2 H H É8 

 # HN. — Tài nghệ văn chương của ( | FJ--J3 Đề # ) 

thế gian, trước còn cân phải hiểu rõ rồi 3E? A'Hl JÈlt . 


sau mới đạt đến chỗ hay khéo; huống là 
pháp xuất thế gian các ông làm sao thấu 
rõ? Một ngàn hai trăm Thiên tăng ở đây có 
kiến giải nông cạn, mỗi người vào trong 
thất mà nói được thì hay vô cùng«. 








»S¡ nhi khắc ý chỉ đề tiền 

Lương tứ truy phong cố ảnh tiên 
Vân tảo trường không sào nguyệt hạc 
(Thọ hạ để nhất trường ma-la) 

Hàn thanh nhập cốt bất thành miên«. 


556 


NHẤT VỊ THIỀN — 1£ 3# 





»Vòi vĩnh được tiền, bé nín khe 

Ngựa hay rong ruồi bóng roi đe 

Trời quang dưới trăng hạc làm tổ 

(Một phen hồ thẹn dưới cội cây) 

Sương lạnh thấu xương chẳng ngủ nghê«. 


NHẤT TÚC GIÁC — 8 #, 

Tăng nhân đời Đường tên Huyền Giác đến 
Tào Khê tham vấn Lục Tổ Huệ Năng. Buổi 
đầu gặp gỡ, ứng đối khế hợp thiền chỉ. Lục 
Tổ khen rằng: Lành thay! Lành thay! Hãy 
nán lại một đêm. Huyền Giác lưu lại một 
đêm rồi sáng ngày từ biệt, người thời ấy 
gọi sư là Nhất túc giác (Ông Giác trọ một 
đêm). 


NHẤT TỰ CƠ PHONG — 3 ‡* # 
Cơ phong dùng một chữ duy nhất để biểu 
hiện tông chỉ, ngay lúc đó chặt đứt các lời 
nói lằng nhằng, khiến người hỏi dứt hết 
khả năng xoay sở, không thể suy nghĩ được 
nữa. Từ trong tình trạng bức ngặt khốn đồn 
mới có khả năng nhảy vào cảnh giới ngộ. 
X. Nhất tự thiền 


NHẤT TỰ THIỀN — 3 3# 

Còn gọi: Nhát tự quan, Nhất tự cơ phong. 
Thiền pháp dùng một chữ duy nhất để biểu 
hiện tông chỉ. Đây là tông phong đặc biệt 
của Thiền sư Vân Môn Văn Yến. Thí dụ 
như: Tăng hỏi: Thế nào là Chính pháp 
nhãn tạng? Sư đáp: Phổ (khắp). Thế nào là 
xuy mao kiếm? Sư đáp: Tổ. Tắc §, Bích 
Nham lục ghỉ: » [] 4: BẦ. 2 Đì TŸ 
T. H&£Xt 2. SÏ[]I Ki. £ Đ 
— # l5 Á. ME — !'!h. 2 R= 
ÂñJ s — Vân Môn nói: Quan. Quả là kỳ đặc 
rất khó tham thấu. Đại sư Vân Môn phần 
nhiều dùng Thiên một chữ để dạy người, 
tuy là trong một chữ mà gôm đủ ba câu« 








NHẤT TỨC BÁN BỘ — #Ê. # 3% 

Nửa bước một hơi thở. Khi thiền hành, các 
Thiền sinh trong khoảng một hơi thở nhắc 
chân phải lên, rồi hơi thở kế nhắc chân trái 
lên, các bước chân đắp đổi nhau từng bước 
một, bước tới trước một cách chậm rãi. 


NHẤT TỨC NHẤT THIẾT, NHẤT 
THIẾT TỨC NHẤT — ÿ — ‡. — 
3 F — 

Một tức tất cả, tất cả tức một. Phật giáo 
cho rằng muôn vàn sự vật trên thế gian vốn 
không thật tồn tại, cũng không có sai biệt 
và đối lập, đây tức là kia, kia tức là đây, 
toàn thê với từng phần, chung với riêng tự 
bản chất vốn không có phân biệt. Uyển 
Lăng lục ghi: »ửi Xñ Z rhv TM fiị 
0b. Z‡ ¡ — 7K ?R. 2} ñLñấ Ji , 
TH Ñl f BỊ. 4# 4 2 lữ. ẽ — 
JR. 1 — RỊ — ĐJ. — ĐJ RH —. -— 
Mỗi loài trong muôn loài đêu là Phật. Ví 
như một viên thùy ngân bị phân tán thì mỗi 
hạt đều tròn. Nếu lúc không phân thì là 
một viên. Đây là ý nghĩa Một tức tất cả, tất 
cả tức một.« 
































NHẤT VẬT TRƯỜNG NIÊN — # 
+ 

Nhất vật: Tâm tính linh diệu. Trường niên: 
Năm tháng dài. Trọn câu nghĩa là tâm tính 
linh diệu do Phật Tô tiếp nối truyền trao từ 
xưa cho đến hôm nay và mai sau. 


NHẤT VỊ THIỀN — »‡ ‡# 

Còn gọi: Đón ngộ Thiên. Thiền pháp tối 
thượng thừa, thuần nhất không tạp. Tiền 
tông chính mạch q. 2 (Vạn Tục 146, 27 hạ) 























ghi: »f} äŸ . Hị Jñ|: H J# jš +? EHI: 
ni JJ ẤP TL ĐỆ RR XÃ. BỊ FÌ: ñ J Tí 
TH ĐỆ #l. đề lä XH Ấ Ế — DU Fữ. 














95597 



































NHẤT VÕNG ĐÁ TỰU — # ‡ï 3ì 
El: #H fƒ Š — BỆ X#? lñ ff ‡[. 
El: 1t! 1U! HE: if! 3 ! 
ft ðš bị LI. BỤ M †[. f9 Í Ẩl 3š 
BÈ. 3S Nữ ñn. SŠ E 3i HH: Rý Xñữ 


lì 


TẾ 

„ 
mà 
B 





HN Đ MUA, Sệ ÃII ñM [HÌ 
Ji JÈ ÿš Hù. JẾ # Bữ 2š 
Tăng từ giã đi. Bị hỏi: Ông đi đâu? Đáp: 
Con ẩi học Ngũ vị thiên ở các nơi. Sự nói: 
Các nơi có Ngũ vị thiên, ta trong áy chỉ có 
Nhất vị thiển. Hỏi: Thế nào là Nhất vị 
thiên? Sư liên đánh. Tăng nói: Hiểu rồi! 
Hiểu rồi! Sự bảo: Nói đi! Tăng định nói, 
sư lại đánh. Về sau Tăng đến Hoàng Bá 
thuật lại việc trước. Hoàng Bá thượng 
đường nói: Mã Đại sự sản xuất 84 bậc 
thiện tri thức, hỏi đến các vị đêu đối đáp 
chậm lụt, chỉ có Quy Tông là khá hơn một 
chuf«. 














NHẤT VÕNG ĐẢ TỰU — #8 3r 3t 
Khi cất một mẻ lưới lên là xong, không 
còn sót hoặc sây một con cá nào. Thiền 
tông dùng cụm từ này để chỉ cho một lời 
nói của Thiền sư có thể nói hết cốt tủy của 
Phật pháp. Tắc 52, Bích Nham lục (Đại 48, 
187 thượng) ghi: »ÿÈ ðš ÿš Hộ C — Ấj †[ 
CN 4l ấi 2 Hh Á 4Œ th 4L BE - 
3L M + 1H li. — Độ lừa độ ngựa (một 
mẻ lưới là xong, giả sử mọi người trên mặt 
đất cũng không có chỗ mở miệng, một 
phen chết rồi chẳng thể sóng lại)«. 












































NHẤT XƯỚC XƯỚC ĐẮC — :š ;š 
# 

Còn gọi: Trực hạ thừa đương. Xước nghĩa 
là vượt xa. Thiền tông dùng cụm từ này để 
chỉ cho một phen nhảy vọt liền xa rời vọng 
tưởng phiền não, lập tức nhận lấy (kiến 
tính). Tăng Bảo Chính Tục truyện q. 6 ghi: 
»IE 34 Í§ J# Hỹ.. JH ‡ð li Hh ?á ƒ: ñã 


























Ä\ líI ñf HR Öf # 3t JK — 3È #8 %. fứ 
ñÉ #§ ñB — Z' k¿ 1 JH ?E. — Ngay lúc 
ấy nó hiển hiện trước mặt các Ông. Nếu 
nhanh tay lẹ mắt lập tức nhận lấy (kiến 
tính) thì các ông mới có khả năng che chở 
ba cõi, nâng đỡ bón loài«. 


NHẬT CẤP H # 

Cung cấp hằng ngày, nhu cầu hằng ngày. 
Văn Ích ngữ lục ghi: »|Ề|. 34 'ƒ 3ä #§ Eÿ 
l fỊ. HỊ z. đế  l # lÑ. ‹ 
t fí — 1). Hl z. H'ýầf£ J8 #? - 
Hỏi: Khi kẻ lêu lồng trở về thì thế nào? Sư 
bảo: Đem cái gì dâng tặng? Tăng thưa: 
Không có vật gì hết. Sư bảo: Nhu cầu hằng 
ngày là gì?« 






































NHẬT DỤNG — #ï 

Vận dụng thực tiễn thiền pháp hằng ngày. 
Bài »Minh chơn tụng« trong PKNL gÌi: 
»‡} 4ã RE J6 — TH. HH ƒE lí ấ Si HH. 
HE IỊ ÿế rÐ \ tị. 3X BH Hệ đãi 4t 1 . 
Øï ã # ® XI. H H # 37 Bi Bí › 
— Ta có một viên ngọc như ý, chôn ở trong 
ruộng năm uẩn. Đêm qua lấy nó ra từ 
trong bùn đất, ánh sáng chiếu rực rỡ vô 
biên. Những gì nó làm mọi người đều hài 
lòng, vận dụng thực tiễn hằng ngày bình 
thường trước mắt.« 



















































































NHẬT NAM TRƯỜNG CHÍ H # 
k# 

Ngày đông chí (theo nông lịch). Mật Am 
ngữ lục ghi: MT -Ì: X J2. H .. 
R #t 2 ÄJ. l HH Ík. 2 
HỆ 34. — . se sư thượng EuG 
Ngày đông chí, mừng rằng không có điểu 
bất lợi. Măng đá ngắm nhú lên, đá lạnh 
thêm hơi ấm«. 




















j# TẾ! 





558 


NHẬT TỊCH H #4 





NHẬT NGỌ ĐÁ TAM CANH H + 
i=# 

GIữa trưa gõ canh ba, ý chỉ một việc 
nghịch lý không thể làm được, không thê 
xảy ra được, không đưa đến kết quả nào. 
Phật Quả ngữ lục q. 1 ghi: »Êï #Šš #£ 1U 
MWšh. Bã 4Ð # ít. 3# 7K ð) 2í HỊ L- 
3X fr:. lH fH[ á¿: JmỊ E- Bãi ÿ*. Hš 
5E HK . tự Äÿ tị ft 1. HjT= 
#. Iñ Bị # dt *. — Dù cho gậy bổ 
như mưa tuôn, tiếng hét như sắm rên, 
nhưng cũng chưa đả động tới chỗ vì diệu 
tột cùng của thiển cơ. Thế nào là chỗ vi 
diệu tột cùng của thiển cơ? Đó chẳng qua 
làm đui mắt chư thánh, làm câm họng sơn 
tăng ta đây. Thát là chuyện giữa trưa gõ 
canh ba, xoay mặt về Nam đề nhìn xem sao 
Bắc đẫu.« 

Tiết Huệ Giác Thiền sư trong NĐHN dq. 12 
ghỉ: » E 3é: Sã 7K Ất Đi 3H. 2 MT 
8. mW mã. HïiI= 
M. ñH Mộ 8H Su Ae LÍ 1x jộ HẩU }Ƒ 
—= M? A El: HỆ h 3E ðj Ấ#. 3 
# Ÿ4 #t ĐT. — Sư thượng đường nói: Võ 
nước ngại cá nhức đâu. Qua rừng e chỉm 
kinh sợ. Hoàng hôn không đánh trồng. 
Giữa trưa gỗ canh ba. Này các vị thiển 
đức, nếu đã là giữa ngọ sao lại đi gỗ canh 
ba? Sư im lặng giây lâu, nói tiếp: Hôm qua 
thấy dương liễu xanh, hôm nay thấy lá 
rụng vàng.« 


























vu z4 
LÀN, 


lì) -E: 


lI 























: 





" 






















































































NHẬT NHẬT THỊ HẢO NHẬT H 
H3 

Mỗi ngày đều là ngày tốt. Công án, là pháp 
ngữ của thiền sư Vân Môn Văn Yên. Bích 
Nham lục q. | ghị: Nêu lên công ấn: Vân 
Môn dạy chúng: »Ã#: 2š [f] 3t š 


ñH ZX: 
“1m: H:E m2 lì to St .m HE. 


























ll lf —ñJ# . HÍ©2: HH # 
H. X(CSfiI)#if7. MHÍt 
z: HH &# H. "7. 
2. ñ# HÍ ® #. — Sà sử dị thị fấ 
l WE ã ñh v tH & Bễ ft. 1h 7 
TK HH BE. ÉỊE 3B ĐỤ, ĐH HL ẤE 











BH. — Ngày rằm về trước chăng hỏi ông, 
ngày rằm về sau ông nói cho một câu xem. 
Sư tự đáp thay: ›Mỗi ngày đều là ngày lỐI.‹ 
Lại (tân: Môn) dạy chúng X0Hg, rồi tự đáp 
thay: Mỗi ngày đêu là ngày tốt. Câu này 
thông suốt cổ kim, từ trước đến sau đồng 
thời quét sạch. Sơn tăng giảng như thế 
cũng là theo lời sinh hiểu, người khác giết 
không bằng tự mình giết, vừa nói đạo lÿ 
liên rơi vào hẳm hồ của Vân Môn.« 
»Mỗi ngày đều là ngày tốt« là lời nói đặc 
biệt của thiền gia siêu việt nghĩa lý phân 
biệt, là cảnh giới thiền ngộ nhồi thành một 
khối, soi thấy toàn thể trình tự thời gian và 
thế sự, cũng phản ánh, tĩnh thần lạc quan 
dáng dấp khoan thai của người ngộ thiền. 
Tiết Tư Thọ ni Diệu Tổng Thiền sư trong 
bi nÓi q. 20 ghi: »Ñj FÌ: HH &# # 
„ b 3z 1H 3š ñ j3. 4 Zđi 1# Hù 
N" XX ft ?R mì Bị JÈ l4. — Sư 
nói: Mỗi ngày đêu là ngày tối, Phật pháp 
và thế gian pháp đêu làm chu đáo. Chẳng 
câu phải riêng tìm lẽ u huyền nào khác mà 
chỉ biết mỗi ngày hai bữa cơm cháo.« 























NHẬT TỊCH H # 

Sớm hôm, từ sớm đến chiều. Tiết Thạch 
Đầu Hòa thượng trong TĐT q. 4 ghi: »/ll 
(C †É Í7 R4 ) #H lí l HỤ 3š Š ? A. 
{ HỆ }* m £. H ý H # X41 Mi 8 
9. — Tư (chỉ Hành Tư) Hòa thượng thấy 
Sư khác với người thường, liễn sắp xếp cho 
ở chái Táy, sớm hôm chỉ ở bên cạnh Hòa 
thượng.« 












































559 


NHẬT TIÊU VẠN LƯỢNG HOÀNG KIM H $1 # RE # + 





NHẬT TIÊU VẠN LƯỢNG 
HOÀNG KIM H1 4 % # # + 

Ngày tiêu muôn lượng vàng ròng. Ý nói 
nhà sư mỗi ngày hưởng dụng rất nhiều của 
cải của thí chủ, thường dùng xác nhận quả 
quyết rằng thiền tăng có ngôn hạnh khế 
hợp với chỗ lãnh ngộ thì không cô phụ thí 
chủ cúng dường. Pháp Diễn ngữ lục q. 
trung ghi: »f Ä Økƒ#¡H. H ññ đš Ph 
đi 4>. 4ï ĐÈ †IH.: Tí lã 3 ÍÑể fE — 
Có người nhảy ra được, ngày tiêu muôn 
lượng vàng ròng. Nếu không nhảy ra được 
thì có chỗ vướng mắc ngươi rôi.« 















































NHẬT TRUNG ĐÀO ẢNH H ‡ + 
Tý 

Đứng ngoài nắng giữa trưa mà muốn trốn 
tránh bóng của mình, dụ cho tư tưởng và 
hành vi hư vọng ngu sĩ. NĐHN q. 12 ghi: 
»#? 1H 2 Z§ % . 1! lÊ f3 7K. 1 Jš Íẽ 
II. tHỲ3  ŸŸ. Ất Bí R HÀ. ứ 
†JH®. X1 H 1! 3% #. -— Nếu hiểu 
rõ thì như rồng gặp nước, như cọp dựa 
múi, tu) ý tự tại, ứng dụng vô ngại. Bằng 
như chưa rõ thì giống như đứng giữa trưa 
mà trồn bóng của mình«. 














NHẬT TRUNG MÊ LỘ H ‡ ‡š # 
Giữa ban ngày ban mặt mà đi lạc đường, tỷ 
dụ ngu đần si mê. Tiết Pháp Luân TẾ 
Thiêm Thiền sư trong NĐHN q. I8 ghi: 
»/JH: JỤ PH tý v Tí lộy Jị: BH ‡H {j} 
jÑ HH. Ị HR 3 {ft 3 ñ ĐR #. 2 
®mH. kXíH th DÉ BH. — (Sư) bèn 
nói: Bồn thứ hét này, có một thứ hét có thể 
làm thấy cùng với Tô Phật, xin mời nạp 
tăng tỉnh mắt thử chọn xem. Nếu chọn 
không ra thì giống như giữa ban ngày ban 
mặt mà đi lạc đường.« 

















NHÍ [ #n )| 
Lời nói ngữ khí ở cuối câu. I. Hả. Biểu thị 
nghi vấn, tương đương với ni (l¿). Minh 


Giác ngữ lục q. 2 ghi: »% Ỳ} 3ã: H Tỉ 










































































1E 3š HR ðÄ. f[ Hí RE ñãmỊ k MU #ƒ. 3M 
lấn H. lí XR 5 Đh. %1 0ø †8 H ‹ 
# li z: H (ÍHfữẨ)? - Huyễn Sa 








nói: Ta có chính pháp nhãn tạng phó chúc 
cho Ma-ha Ca-diếp, giống như nói về 
trăng; Tào Khê giơ phất tử giống như chỉ 
mặt trăng. Cổ Sơn nói: Mặt trăng hả?«. 

2. Nào, này, nhé. Biểu thị liệt cử, tương 
đương với A (lhÏ). Mật Am ngữ lục ghi: 












































».H Hã { Bš {E % lê. Tí Ất lệ. JR DỤ 
®ðt. 81L 2. f3. 17A 
K HẾš3. HE % HẸ ấy 
W3). 1E & HẠ #{E Hý., sẽ Bỳ 











`) T 
một bọn đông tây chẳng biện, nam bắc 
chẳng phân, liễn nói đi đứng ngồi nằm 
này, ăn cơm ăn cháo này, chính là nhận 
lầm tớ là chủ, nhận giặc làm con1« 


— Thự gọi cải gì là linh giác? Có 


NHỊ ẨN ~ I§ 
Hiệu của Thiền tăng Bản Mật sống đời 
Thanh. X. Bảo Mật. 


NHỊ BỈ = 

Hai người kia, hai vị ấy. Chương Bảo Sn 
Hòa thượng trong, TĐT q. II ghi: »ƒ# #š 

#t lì <: [ 3% ØïfRẤT-. 0L P BỊ ĐỊT 

HH HH xã: 3% ð XT:. #4 & ñị 
”J? | Cfl x ) Jã — 1W tã sv đi 
fSj lÃ| ấ#:. HíB jh llỊ RE flỦ: TE Jš “Eìế 
{l fll A“? — Tăng nêu lên công án: Bàn 
Sơn nói: Ánh sáng và gương đêu mát, lại 
là vật gì? Động Sơn nói: Ảnh sáng và 
gương chưa mắt, lại là vật gì? (Tăng nói): 
Theo hai vị ấy thương lượng, thật chưa 
sạch hết vọng tâm phán biệt. Sư hỏi lại vị 




















: 











560 


NHỊ ĐẦU TAM THỦ HÁN — Ø = # # 





tăng ấy: Nói thế nào là sạch hết vọng tâm 
phán biệt (sào tuyệt) ?« 


NHỊ CƠ ~ 3X 

Cơ thứ hai, ý nói không phải thiền cơ chân 
chính, mà là nghĩa lý từ Đệ nhất nghĩa trở 
xuống. Tông thừa yếu nghĩa trong DTNL 





q.9 ghi: »# f4 È H ŸR Mặ.. hÿ& —: 
ĐÉ Vấn ïí Z Í Íl h. 5í Đế J\ 2|. 








Trước thanh sắc mà am hiểu cũng đã rơi 
vào cơ thứ hai sau lời nói mà nương theo 
suy lường đã trê rồi tám khăc.« 


NHỊ CHỦ NHỊ TÂN ~= ‡ - Ä 

Hai chủ hai khách. Chỉ cho bốn thứ tình 
hình trong »Tứ tân chủ« mà tông Lâm TẾ 
lập bày: Chủ xem khách, chủ xem chủ, 
khách xem chủ, khách xem khách. X. Tứ 
tân chủ. Chương Tông Thừa Yếu Nghĩa 
trong DTNL q. 9 ghi: »hñi ÿŠ 2š ÿễ !ỗJ 2š 














— #nHv H ÌẾ ỦH 2K Ít — đổ ñR. — 
Thà nói nước sông chẳng chảy vào biển, 
chứ không nói Như Lai có nhị chủng ngữ. 
Thà nói La-hán có ba độc, chứ không nói 
Như Lai có nhị chủng ngữ. Chẳng nói Như 
Lai không có lời, chỉ nói Nhự Lai không có 
nhị chúng ngữ.« 








NHỊ ĐẦU TAM THỦ ~ 
Có 2 nghĩa: 


LJ 


_—— 


1. Đối với »Đệ nhất nghĩa« mà nói, chỉ cho 
nghĩa lý tầm thường từ đệ nhất nghĩa trở 
xuÔng. CĐTPĐL q. 12 ghi: »4* lã] — ØR —ˆ 
Tí . ññ HH Eí †ñ Z4 lll H ‹ - Không 
hỏi nghĩa lý tầm thường, thỉnh sư chỉ thắng 
bản lai điện mục«. 


2. Dư thừa, rắc rỗi. NĐHN dq. 15 ghi: »ï# 
À IỊ ìš XE 7k đí ƒf#. ấn ỦN — 



















































































BÙ.V m ff 8Ù. 6 À Ấ Hš. Hế HỊ 
3FfT7. 5} —Hã 2t. HR=* 
=#. =‡=# 1 ƒ: †[ 1W ?ã 
fH. HE 2E HCẾI. 3 A MS ỊE El Hh 
đủ , ® À\ 4 lồ RK í v JW 1U. — Tông 


Lâm Tế đánh hét xen nhau như sắm nổ 
điện chớp, đoạt nhân đoạt cảnh, chiếu 
dụng cùng thi hành, hoặc ở trong một tiếng 
hét tự có ba huyễn ba yếu, hai chủ hai 
khách. Nhiệm mẫu ở chỗ phá thủng lưới 
lông, quét sạch hang ổ, bị người gọi là kẻ 
trộm giỏi, kẻ giết người không nháy mắt là 
đây vậy.« 


NHỊ CHỦNG NGỮ ~ ## ‡# 
Hai kiểu nói trước sau mâu thuẫn nhau. 
Chương Bảo Phúc Hòa thượng trong TĐT 
q. 11 ghi: »3# ñù HỆ Tì À, ŸÑ v  ñi ñ 
"..ố. 5 .. ... 

® ñn ñH 2 Ấi — fl ñH‹ + ấn HH 2 f 


HH o 































































































ÑỦ AE —. ĐEN — 
lí. #f HH 4> J§ MỆ Ã . HR XH f 4 
Í#ls — Các ngươi ngay đây nhận lãnh 





được cũng là dự thừa, ví như mạt vàng fuy 
quý nhưng chăng nên đề rơi vào mátf«. 


NHỊ ĐẦU TAM THỦ HÁN — 
4# 

Người nói năng lôi thôi, lời nói rắc tối, 
không thể dứt khoát lãnh hội. Đây là lời 
chê trách. Minh Giác Ngũ - q. l1 ghi: 
»Ïll #MI fJ Z IS R§ Ä HH z. #† Bãi 
lỊ 4ˆ Z ø ÑM 2 lữ 4M fj › DỊ 
Sa; iW{M ca M Äã¿ K.EZ 
HỆ ‡#\ 3X #f. HỊ xã. — ĐH = # 
M.. — Hỏi: Thế nào là một người hướng 
về quá khứ? Sư đáp: Y ta sẽ ngôi dưới cội 
cây. Tiến hỏi: Lúc tới lui thì thế nào? Sư 
nói: Ban ngày đi vòng núi Tu-di. Tiển nói: 
Trên trời dưới trời mình ta tÔn quý. Sư 
bảo: Đồ nói năng lôi thôi l« 


5ä 





























Bế - 
































561 


NHỊ LỤC THỜI TRUNG — Z lÿ rh 





NHỊ LỤC THỜI TRUNG ~ + !‡ 
Trọn ngày đêm, mỗi giờ mỗi khắc. Theo 
lỗi tính thời gian cũ ở Trung Quốc, một 
ngày đêm chia làm 12 giờ, nên nói: Nhị lục 
(2x6). Bích Nham lục q. 1 ghi: »ZÄ 26 H 
dñ—7šNHỆH, †J ẤW li *h ÐA fã JE BH 
4b 7K i4. fb H IH Ƒ 'Z 8j Ø[. 1E 
j Ñ¿ TH Ñ 5 3í. — Trọn ngày 
đêm, chính mình cân phải phấn chấn tỉnh 
thân cùng nó (câu thoại đâu) thừa đương. 
Mai kia mốt nọ ở ngã tư đường duỗi tay 
dìu dắt mọi người, cũng không phải là việc 
khó.« 














NHỊ NHÂN ĐỒNG TÂM, KỲ 
NGHĨA ĐOẠN KIM ~ ^. ñ] w:, 
Ý nói hai người làm việc chung, nếu như 
hợp sức chung lòng thì rất có ý nghĩa, cũng 
rất có hiệu quả. Câu này rút từ cô ngữ »Nhị 
nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim« trong hệ 
từ thượng của sách Chu Dịch, sửa lại một 
chữ »lợi« mà thành. Pháp Diễn ngữ lục q. 
hạ ghi: »—. Ä lHỊ 4b H 3 lữ %‹ „ 
#ï 1Ó. #í ìl !R {E.. — Hai vị nếu như họp 
sức chung lòng thì việc làm rất có hiệu 
quả, xưa nay có như thế mới có thể gánh 
vác đạo của ta.« 

















NHỊ NHẬP ~ ^. 

Hai con đường tắt để lãnh hội thiền pháp: 
Lý nhập và hạnh nhập, do Tổ Bồ-đề-đạt- 
ma luận. Chương »Lược biện Đại thừa 
nhập đạo tứ hạnh« trong CĐTĐL q. 30 ghi: 
»% À 1l Z ⁄ầ. # li ñ Z #tH — 
ll. — RA. — EBÍT7A. HA 
#f ; — Luận về nhập đạo có nhiều đường, 
nhưng nói tôm thì không ngoài hai thứ: 
Một là lý nhập, hai là hạnh nhập.« 


NHỊ PHẬT THỪA ~ 3 £ 


Chỉ giáo pháp khác ngoài »Nhất Phật 
thừa«. Đàn Kinh bản Đôn Hoàng ghi: »Ÿ%š 
l#.  Hlữ — 1Ù. X4 — t3. 

— f} 3K ĐI 2k É #( 0Ð #9 3E mà 0š H9 R 
23. — Pháp Đạt! Ngươi hãy nghe Nhất 
Phật thừa, chớ có từn Nhị Phát thừa. Giáo 
pháp ngoài Nhất Phật thừa đêu chẳng phải 
pháp căn bản đề thành Phật.« 











NHỊ TẾ — # 


Hai bờ, hai mé. Phật giáo gọi sinh tử luân 
hồi và Niết-bàn (siêu thoát sinh tử) là Nhị 
tế. Chương Nhất bát ca trong CĐTĐL q. 
30 ghi: » - 7F Ấ#t 35 7F #t #. — Eế£ 1H 
#\ 3ˆ 3‡ Ìñ.. — Cũng không xấu, cũng 
không tối. Giữ lòng bình thản giữa hai mé, 
đấy chính là đạo lý bình đẳng.« Ý nói sinh 
tử và Niết-bàn bình đẳng như nhau, không 
có đôi lập. 



































NHỊ THẬP BÁT TỔ = + ^ 3 


1. Chỉ cho 28 vị Tổ ở Tây Thiên, là 28 vị 
Tổ sư truyền thừa pháp thiền ở Ấn Độ thời 
cô. Về danh sách 28 vị Tổ này xin xem 
Biểu đồ 1 ở phần Phụ lục của sách này. 

2. Chỉ cho vị Tổ thứ 28 ở Tây Thiên là Bồ- 
đề-Đạt-ma. Vị này đồng thời là Sơ tổ ở 
Đông độ. 


NHỊ THẬP BÁT TRUYỀN ~ + 2 
+3 


Chỉ cho hai mươi tám đời truyền thừa thiền 
pháp ở Ấn Độ thời cổ. X. Nhị thập bát Tổ. 
Khai thị thiền nhân Đồng Văn Thừa trong 
HSLNMDT q. 1 ghi: »Ðẩu đà thân sắc 
vàng (chỉ ngài Ca-diếp) mỉm cười, cho đến 
28 đời truyền thừa lần lượt trao tay.« 


562 


NHIÊN #\ 





NHỊ THỜI CHÚC PHẠN ~ !‡ # #% 
Còn gọi: Nhị thời trai chúc. Trong các tự 
viện thời xưa, một ngày hai buổi cơm 
cháo. Buổi sớm ăn cháo, đúng ngọ ăn cơm, 
nên gọi »Nh\ thời chúc phạn«. Tiết Triệu 
Châu Tùng Thâm Thiền sư trong NDHN q. 
4 ghỉ: »Z Ti f7 HRI Eữ. ÉR —- IẰ ?% §v 
2; Ä HỊ 4b J#. lR 2} mỊ H 4b 
hà # %® l5 Ä ÈÄ Œs — Khi lão 
tăng hành cước, trừ hai thời cơm chảo là 
























































chỗ dụng tâm tạp. Ngoài ra không có chỗ 


dụng tâm nào khác nữa, nếu chăng như thê 
thì cách đạo rất xa vậy.« 


NHỊ TỔ AM ~ 3# # 

Trên ngọn Bát Vu, phía tây nam chùa 
Thiếu Lâm, núi Thiếu Thất, huyện Đăng 
Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nhị Tổ 
Huệ Khả học pháp nơi Sơ Tô Bồ Đề ĐL ]t- 
ma, đứng dưới tuyết chặt cánh tay, sau khi 
nhận được y bát ngài dưỡng thương nơi 
này. Đồ chúng lập am nơi đây để kỷ niệm. 
Trong am có đại điện ba cột, vài tắm bia 
đá. Ngoài am có ba tháp do Võ Chu xây 
cất vào niên hiệu Vạn Tuế Đăng Phong thứ 
I (696). Phía nam còn có Mích tâm đài, 
còn gọi »Luyện ma đài« là chỗ Nhị Tổ đi 
kinh hành. 














NHỊ TỔ ĐOẠN TÝ ~ 3# É† 4Ÿ 

Nhị Tổ chặt tay. Truyện Nhị Tổ Huệ Khả 
cầu pháp. X. Lập tuyết đoạn tý. Pháp Diễn 
ngữ lục q. thượng ghi: » - ÈŠ #$ Ít 3m 2b 
‡R lH| EÈ. — 3H li F. — ®# X# H. - 
Đạt-ma thật là kỳ cục lên chùa Thiếu Lâm 
ngôi xoay mặt vào vách, Nhị Tổ chặt tay 
một đời chịu phục.« 























NHỊ TỔ LẬP TUYẾT ~ ‡# 3 # 
Nhị Tổ đứng ngoài tuyết. Truyện Nhị Tổ 


Huệ Khả cầu pháp. X. Lập tuyết đoạn tý. 
Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: »—ˆ 3l 37 
tý Hỳ HH tỊ? — Khi Nhị Tổ đứng ngoài 
tuyết thì thế nào ?« 


NHIỄM CHỈ 3# ‡š 

Đối với Phật pháp có chút thê hội, nễm qua 
pháp vị. Tiết Viên Thông Đạo Mân Thiền 
sư trong NĐHN q. I8 ghi: ¬ Zt li sƑ fR 
*È tHH2.; ñÀ\ Ấ ÍS JÈ. l ƒE 9 li, 
Ff 3 1í. — Nương Bên Ti chùa 
Cảnh Đức xuất gia, thì kinh được độ. Đi 
khắp nơi tham vấn đều có chút thể hội. « 





NHIỄM TẬP 3# # 

Phật giáo cho rằng vạn sự vạn vật ở thế 
gian này đều hư vọng không thật, nếu chấp 
trước vào những ngoại vật hư vọng nảy, rỒi 
từ đó sinh ra ý niệm hư vọng, quen rồi nên 
không phát hiện ra, gọi đó là nhiễm tập. 






































Duy Tắc ngữ lục q. 2 ghi: »i| #* Bề ?# 
Ev bú ft BB AE. BE Bễ f6 ñš 
AC v ẤR Đ ộ BE HỆ 0. TẾ Ho 26 ái á) 
ñ§. + JH ñH [|. 1ñ &: 5 %X ñ8 RE 
5%. #⁄NÑ X8. „"UE Xổ. 7® 
#E tị [HỊ Z #8 2 1H. 





— Nghe tiếng chạy 
theo tiếng, thấy sắc chạy theo sắc, đã vọng 
chạy theo sắc tiếng thì bị vọng cảnh trói 
buộc, từ đây nhiễm niệm tới tấp, vọng 
tưởng điên đảo. Những nghiệp thức trần 
lao như thế gọi là nhiễm tập. Như vậy 
nhiễm tập là cội nguồn của sinh tử luân 
hồi vậy.« 


NHIÊN #4 

Dù cho. Tiết Nguyên Phong Thanh Mãn 
Thiền sư trong NĐHN q. 16 ghi: »‡! ‡ # 
H: Z4. #4 & 3# fá 1U 2ä H8 Đế. 
#3 2? Ã Ƒ R*. - Thiển sư giơ cây gậy 
lên, bảo: Đến đây, đến đây! Dù cho là 




















563 


NHIÊN TẮC 4 RỊ 





thánh tăng cũng phải ăn gậy. Sư đập vào 
đài hương rồi bước xuống tòa«. 


NHIÊN TẮC #4 ñJ 


Mặc dù. Tiết Khai Tiên Hạnh Anh Thiển 
sư trong NĐHN q. 17 ghi: »$£ hứ Ấấã J# 
il. #f „HH #. 4 Rli£ HH. H 
Ì 1š: — Hoa Nghiêm nói thế ấy ví như 
thuốc hay, mặc dù đẳng miệng nhưng cốt 


để trị bệnh«. 


























NHIÊN THẢ 44 W 


Nhưng mà, chỉ là, biểu thị ý chuyển chiết. 
Tiết Hoài Hải, đời thứ 3 dưới Đại Giám 





























trong CTTNL q. I ghi: »l El: # Ð 
3 7K MỸĨ Rộ ‡H % j##? 5ã H: 4® #4. 
2 H BỊ #5 BÚ Sề fS jh ÁN HÀ Đế À 























1. 4 H 47w 8 1H. 2m R8 2H. 
E # # 1È ñữ lÁ. „ — Sw nói: Vậy chớ sau 


này ngươi có nói pháp Mã Tổ không? 
Hoàng Bá đáp: Không. Hôm nay nhờ Hòa 
thượng kế nên được thấy cái dụng đại cơ 
của Mã Tổ, nhưng mà không biết Mã Tổ. 
Nếu nối pháp Mã Tổ thì sau này tôi sẽ mát 
hết con cháu«. 


NHIÊN TUY ¿4 #£ 


Mặc dù. Pháp Diễn ngữ lục q. trung: »‡ï 
%4 Pll f7. lH 4 HH hú †[ 8 7E 
„ 6 F=/X TU. j§ th HH 
3 Ø MẾ ! Á:. đh ÑU [FT] Ñf E R 
„ Bƒ ÉN †í f. 7 l8 ÍS 4 ?#É ⁄h 

— Nếu muốn hoành hoành trong thiên 
hạ, thấy Hòa thượng già đánh trồng thăng 
đường hãy lấy gây đánh ngay miệng, dù 
ông ta 73 hay 83 tuổi. Tuy nhiên như thế, 
phải nhặt bỏ trước cửa, lên Mã Đài, cắt 
đứt giây ngũ sắc mới được an lạc«. 



































Wb BÙI rã Hệ Xã 


NHIẾP THỌ ‡# # 

Cửa Phật lấy từ bi làm lòng để tiếp nạp 
chúng sinh. Tiết Nghệ Ngôn trong NHQL 
q. 29 ghi: »ãã 1E bú 2K b. RỊ E] Bš 
0⁄ v HỊ 5š Bã SẼ lh - HỊC 9Ñ BE 4E là hủ 
%. 0M E #ồZ #® UH fñJ ñ.-— 
Bởi vì chưa khai mở chính kiến nên chẳng 
phá được cảnh tối tăm. Không phá được 
cảnh tối tăm thì khó thoát được nghiệp 
chướng. Dù cho đức Di-đà có bị nguyện 
nhiếp thọ mà người ấy giống như kẻ mù 
chẳng thấy được mặt trời thì làm sao 
đáy«. 
















































































NHIỆT # 

Lo lắng, nóng nảy. Duy Tắc ngữ lục q. 2 
ghỉ: »24 El: ? ƒ# Bì 1U. tHầ HH: ?t 
fS‡ HỘ v `  đựññ . Từ 
EH: &#. H +. 2 5 Bl â 

†E % ‡P 'h, f7 4 BỘT &. ~ Công 











nói: Bắt được trộm rồi. Duyệt nói: Bắt 
được trộm, vậy tang vật ở đâu? Công 
không đáp được. Duyệt nói: Chưa được, 
hãy lui ra! Khối nghỉ của Công càng nóng 
lên, nơi hiên nhà đứng ngôi bắt an.« 


NHIỆT HỐNG 3 % 
Ön ào, ầm ỉ. Tiết Vân Đỉnh Tông Ấn Thiền 
sư trong NĐHN q. 18 ghi: »ƒH -Ƒ 7L 4£ 




















— lj 4 IE. JA TP tú ®#. # 3 lý 
S4 HE ⁄P ñÈ 1? = Nn IE S6 ln 2 
7 2. l§ TH 5 5S. — Bồn mươi chín 


năm một phen ôn ào, tắm mươi bảy xuân 
lão hán đùa một mình. Vậy thì ai nhiều ai 
ít? Giống như giác mơ. Trở về đi chừ, tuyết 
tru nặng ngọn mai.« 


NHIỆT LOẠN #+ L 
Lo lắng hoảng loạn. Uyển Lăng lục ghỉ: 
»ïl li Zï †I 4 iï. XÃ H — TT #® #l 














564 


NHƯ BÌNH CHÚ THỦY ïïI Ä# †È 7k 








3. 1 lW f[ #\ ÑU s — Đoán trước nếu 
không triệt ngộ, khi đêm 30 tháng chạp đên 
bảo đảm các ông sẽ hoảng loạn.« 





NHIỆT MAN ‡t # 

Lừa dối. Tiết Hoằng Minh Thiền sư trong 
TLTBT q. 2 ghi: »ã | JK lv 4 3 #I 
JE #  #\ ñR. — Lanh lợi thì thấy, 
không lanh lợi thì bị ta lừa dối. « 














NHIỆT MUỘN 3+ Fj 

Lo lắng phiền muộn. Một Am ngữ lục ghi: 
»X RÌ + 4 # 34. †⁄ ZzR ®% ÑñJll — đ 
7K? 7F. # 42h äJ ® lủ ME 
3t ð\ |. — Nhà chị Vương ở thôn Đông, 
đêm qua mắt một con trâu đực, cả nhà lớn 
nhỏ tìm kiếm không thấy, trong lòng phiên 
muộn. « 

















mm 
Bì 
° ® 





NHIỆT PHÁT 3 # 

Nổi nóng. Duy Tắc ngữ lục q. I ghi: »‡É 
2 34 th lệ Z li ÿr BE — E. X 3 
8 /⁄2 ZSÃ— L. 44 ñ Hế FliAt ð. Đ 
IH| tH Ä 2. — Sam đó bị lão sự Trung 
Phong chèn ép một phen, lại bị Đăng Lung 
cười nhạt một phen nữa, chợt cảm thấy 
đẫu óc nồi nóng, mặt mày xấu hồ.« 











NHIÊU #3 

Giả sử, dù cho. Đoạn TẾ Tâm Yếu ghi: »ÄŠ 
ƒ£ '# f# — # JH 2 -†' Hh ÿ§ 3b. 1U H 
x¿ f£ \ 5! ỊN 4#. — Cho dù ngươi học 
được tam hiển tứ quả thập địa mãn tâm 
cũng chỉ là ngồi trong phàm thánh. « 

















NHU 3 

Uốn nắn, cô ý gây chuyện, kiếm chuyện. 
Minh Giác ngữ lục q. 2 ghi: »% H 3š & 
Z4 1 3 — TL... — Hôm nay tôi bị Trưởng 
lão uốn nắn một phen«. 


NHU NHƯ NHIÊU CHỈ # + # ‡# 
Nhu nhược, không chủ kiến. Tiết Tục 
Nghệ Ngôn trong NHQL q. 30 ghi: »%' HỈ 
2P. { đệ Múj IHU Fv ñH Z HHƑE. nH Z 
JÑ lê , & ® 3š 2? — šh | #.v HỈ 
ñị Sš †ñR.V 4 #U * ‹ — Người học 
ngày nay chuyên tôn sung thói quen này, 
gọi là cứng dai, gọi là cao vút, đến khi gặp 
phải một chút lợi hại thì nhụ nhược, hoàn 
toàn không làm chủ.« 























NHƯ BÁI + 3ÿ (1615-1664) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Khang, hiệu Huệ 
Môn. Thuở bé sư kháng khái có chí xuất 
trần. Năm I7 tuổi sư tham học nơi ngài 
Hằng Tín Hành Di, còn đến núi Hoàng Bá 
ở Phúc Kiến để yết kiến ngài Ân Nguyên 
Long Kỳ và nỗi pháp ngài, thuộc tông Lâm 
Tế. Ấn Nguyên dời đến chùa Long Tuyền 
ở Quảng Đông, sư cũng xin theo làm Tây 
đường. Sư ra hoằng pháp ở động Chí Công 
tại Ôn Lăng. Hai năm sau, sư vâng lệnh 
thầy đến trụ Sư Tử Nham § năm. Đến khi 
Ấn Nguyên sang Nhật Bản, sư mới vào núi 
Hoàng Bá. Tác phẩm: Huệ Môn Hòa 
thượng ngữ lục 4 quyên, Huệ Môn Thiên 
sư Hượụ lục 4 quyên. 


NHƯ BẢO +z # (890-960) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Cổ, người 
Quang Lăng, Hồ Bắc nối pháp Thiền sư 
Quang Mục, tông Quy Ngưỡng. Sư trụ 
chùa Tư Phúc ở Kiết Châu (nay là Kiết An, 
tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. 


NHƯ BÌNH CHÚ THỦY + 3#, š 

Như rót nước từ bình, tủ dụ giải thích 
nghĩa kinh rất lưu loát thông thạo. CĐTĐL 
q. 12 ghi: »# f3 —= IH ý} #t. ứ ÍW ỳÈ 
7K ¿ — Giải thích giáo lý nhà Phật trong 





565 


NHƯ CHÂU TẨU BÀN, BẤT BẠT TỰ CHUYỂN # # z #.. ® ‡* É 


l8 





ba đời rất lưu loát, thông thạo.« 


NHƯ CHÂU TẨU BÀN, BẤT BẠT 
TỰ CHUYỂN +z % #4 #+. # #4 ú 
# 


Như viên ngọc lăn trên mâm, chẳng đụng 
đến mà tự di chuyền, tỷ dụ cảnh giới sau 
khi ngộ: tự mình làm chủ, vận dụng vô 
ngại. Tiết Thị Trung thị giả trong Ä⁄4/ An 
ngữ lục ghi: »f‡ Z J*4Ðð. RR + 3®. 
AI ƒ§ 2E đã. 4® LH MH. — NI 
'H. ‡Ÿƒ 3# f fỦ_l. À Bề ?3 ŸÑ Jš 7N - 
E71 # ã|l Bị. 73 #3 Á # 3 f8 
2) †T li jã . — Được ở nơi tâm, ứng dụng 
ở nơi tay nhự viên ngọc lăn trên mâm, 
không đụng đến mà tự di chuyển. Trong 24 
giờ tới lui cúi ngước, vào cung ma, đò 
hang hùm, lên núi đao, vào rừng gươm; 
nhưng mà mỗi một hành vi của đương 
nhân đêu là chỗ đắc lực«. 











NHƯ CỦNG + #‡ (1222-1289) 


Còn gọi: Hạnh Hồng. Thiền tăng sống vào 
cuối đời Tống-đầu đời Nguyên, họ Lâm, tự 
Tử Phác, hiệu Hoành Xuyên, người xứ 
Vĩnh Gia (nay là Ôn Châu, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Năm 15 tuổi xuất gia 
nơi ông chú là Thiền sư Chính Tắc rồi thụ 
giới cụ túc ở viện Quảng Từ, nối pháp 
Thiền sư Diệt Ông Văn Lễ. Năm 1268, 
quan Thừa tướng khâm ngưỡng đạo đức 
của sư nên thỉnh sư trụ Linh Nham Thiền 
Tự ở núi Nhạn Đãng. Năm 1272, sư dời 
đến Năng Nhân Thiền Tự, rồi lui về ở ân 
trong núi Nhạn Đãng. Năm 1279, phụng 
sắc trụ chùa Dục Vương. Tác phâm: 7n 
Hội ngữ lục 3 quyền. 


NHƯ DIỄM + šš (1151-1225) 

Thiền tăng đời Tống, họ Chu, tự Chiết 
Ông, người xứ Ninh Hải, Thai Châu (nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Thuở 
bé, sư thông minh xuất chúng. Năm 18 tuổi 
xuất gia ở viện Tịnh Độ tại xã nhà, rồi thụ 
giới cụ túc, nối pháp Thiền sư Chuyết Am 
Đức Quang, tông Lâm TẾ. 

Sư từng trụ các chùa: Hàm Thanh ở nam 
Kiếm Châu, Quang Hiếu ở Việt Châu, 
Tưởng Sơn ở Kiến Khang, Thiên Đồng ở 
Minh Châu. Năm 1218, vua xuống chiếu 
vời sư trụ chùa Kính Sơn và ban cho hiệu 
»Phật Tâm Thiền sư«. Đệ tử của sư là Phổ 
Tế nhờ biên tập bộ »Ngũ Đăng Hội 
Nguyên« mà nồi tiếng. 


NHƯ GIÁO + ## (1374-1443) 

Thiền tăng đời Minh, họ Chu, tự Tính 
Thiên, người huyện Ngân (nay là huyện 
Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 
Thuở bé xuất gia ở viện Quán Âm nơi ấp 
nhà, nối pháp Thiền sư Cổ Chuyết Tuấn, 
thuộc tông Lâm Tế. Sư ân cư ở hồ phía tây 
am Tầm Trúc hơn 20 năm. Năm 1432, sư 
trụ trì chùa Hồ Bảo. Sư vóc dáng vạm vỡ, 
phong cách thanh cao. Trong chúng nếu có 
ai phạm giới, sư chỉ dùng dáng mặt lạnh 
lùng để chỉ dạy, đợi người ấy tự sửa lỗi. 


NHƯ HIỆN + Z8 (?-1765) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, hiệu Nguyệt 
Quang, quê ở làng Đường Hào, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, miền Bắc Việt 
Nam, nối pháp Thiền sư Chân Nguyên, 
thuộc tông Lâm Tế đời thứ 37. 

Năm 1730, các chùa Quỳnh Lâm và Sùng 
Nghiêm dưới sự chăm sóc của sư được 
chúa Trịnh Giang trùng tu. Chư tăng trong 


566 


NHƯ LÂM ÿ #š (1274-1339) 





chùa cùng dân ba huyện Đông Triều, Thủy 
Đường và Chí Linh góp sức vào việc xây 
dựng lại các chùa này. Gần mười ngàn 
người làm việc suốt một năm mới xây 
dựng xong hai ngôi chùa lớn này của phái 
Trúc Lâm. Dân chúng ở ba huyện trên 
được miễn sưu dịch một năm. Bảy năm 
sau, Chúa Trịnh Giang lại cho đúc một pho 
tượng Phật rất lớn để thờ tại chùa Quỳnh 
Lâm. Năm 1748, sư được vua Lê Hiến 
Tông ban chức Tăng cang và năm 1757 
được sắc phong là Tăng thống Thuần Giác 
Hòa thượng. Các bậc cao tăng và đại thần 
thường đến tham vấn nơi sư. Đồ đệ của sư 
có hơn 60 vị anh tải, trụ trì các nơi làm 
rường cột cho Phật pháp. Thiền sư Tính 
Tĩnh là vị đệ tử được sư truyền y bát Trúc 
Lâm và kế thế chăm sóc các chùa Quỳnh 
Lâm, Long Động và Nguyệt Quang. Đến 
ngày mồng 6 tháng 9 năm Ất Dậu (1765), 
sư nhóm chúng từ biệt thị tịch. Môn đồ xây 
tháp nơi chùa Nguyệt Quang đề phụng thờ. 
Hiện nay chùa Nguyệt Quang Ở phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyên, thành phố 
Hải Phòng. Theo: Thiền sự Việt Nam của 
HT. Thanh Từ. 


NHƯ HỌC +z # (1585-1633) 


Thiền tăng đời Minh, họ Nhâm, hiệu Ngũ 
Phong, người Lâm Đồng (nay thuộc Thiêm 
Tây) Trung Quốc. Sư nối pháp ngài Mật 
Vân Viên Ngộ, làm tryền nhân tông Lâm 
Tế, từng trụ các chùa: Hoằng Tế, Đồng 
Khánh ở Đại Quy sơn. Tác phẩm: Ngã 
Tông Phái, Ngũ Phong Thiên sư ngữ lục Ì 
quyền. 


NHƯ HỘI +z $ (744-823) 
Thiền tăng đời Đường, họ Hoàng, người 
xứ Thủy Hưng, Thiều Châu (nay thuộc 


tỉnh Quảng Đông) Trung Quốc. Thuở bé 
xuất gia, đến năm 773 làm đệ tử của Thiền 
sư Quốc Nhất, sau nối pháp Mã Tổ Đạo 
Nhất. Chư tăng ngưỡng mộ sư, đến tham 
khấu thỉnh ích đến nổi không đủ chỗ, 
giường thiền trong tăng đường bị hư gãy 
nên sư còn có tên »Hội giường gãy«. Về 
già, sư ở chùa Trường Sa Đông, Hồ Nam, 
pháp môn rất thịnh, người đời bảo chùa 
Đông là »hang Thiền«. Tướng quốc Thôi 
Công Quần là bạn của sư. Thụy hiệu 
»Truyền Minh Đại Sư. 


NHƯ LAI THIỀN + # ## 

Thiền giáo môn, chứng nhập từng bậc như: 
Thập tín, Thập trụ, cho đến Thập địa, Đăng 
giác, còn có thể giải thích. 7Thiển Uyển 
Mông Cẩu Thập Di (Vạn Tục 148, 149 






















































































thượng) ghi: 

HỊ X ƒE — MB +: 2% ?E Ä & & 8. 
4': lAak&Ñ. X®#. %8 g 
ME Z Hh, . ¬ HẸ. TÚ 
HI: #M 2k 3# ất ññ 39 #'. *H lí Rế 2 
? N, ÉŒE: s — Sư liền hét một tiếng và nói: 











Năm ngoài nghèo chưa thật nghèo, năm 
nay nghèo mới thật nghèo. Năm ngoái fwy 
nghèo nhưng còn có dùi để cắm. Năm nay 
nghèo đến nỗi dùi cũng không. Ngưỡng 
SƠn nồi: Chấp nhận sư đệ đã ngộ Như Lai 
Thiên, còn Tổ sư Thiên thì nằm mơ cũng 
chưa thấy«. 


NHƯ LÂM 3% # (1274-1339) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Vương, tự Trúc 
Điền, người xứ Xương Quốc (nay là huyện 
Định Hải, tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 
Sư tham học nơi Thiền sư Chỉ Hoằng 
Giám, chùa Thiên Đồng có tỉnh, còn yết 
kiến ngài Duyệt Đường chùa Linh Ấn, 
được bổ làm thư ký. Sư ở chùa Thượng 


567 


NHƯ MÃN ï š 





Lam được cử làm thị giả. Sư đến núi Bách 
Trượng yết kiến Thiền sư Hối Cơ, được 
Ngài phân tòa thuyết pháp. Về sau, sư tiếp 
nối trụ trì Thượng Lam rồi dời đến Tuyết 
Đậu, Điện sơn. Về già, sư trụ trì chùa Vạn 
Thọ ở Tô Châu. 


NHƯ MÃN + # 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Mã Tổ Đạo Nhất. Ban đầu sư ở chùa Kim 
Cang, núi Ngũ Đài. Sau đến Lạc Dương, 
sư nói pháp yếu Thiền tông cho Đường 
Thuận Tông nghe, Vua nghe xong rất vui, 
càng quý trọng Thiên tông. 


NHƯ MÃN + #t (850-920) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người xứ 
Mân Xuyên. Ban đầu sư yết kiến Hoàng 
Bá Hy Vận, sau đến Phúc Châu yết kiến 
Trường Khánh Đại An và nối pháp Ngài. 
Sư ra hoằng pháp trụ Thiền viện Linh Thọ, 
Thiều Châu (nay là Thiều Quan, tỉnh 
Quảng Đông). Tính tình sư khoan hậu, 
trung thực, rất giỏi bói quẻ. Các Vương đời 
Nam Hán thường rước sư vào cung để 
quyết nghị việc khó, ban hiệu là »Tri 
Thánh Đại Sư«. Sư giáo hóa ở Lãnh Nam 
hơn 40 năm có rất nhiều dị tích. Thụy hiệu: 
Linh Thọ Thiền sư. 


NHƯ NHÃN TỪ PHONG + I#. # 
⁄ (1864-1938) 

Thiền tăng đời Nguyễn, húy Như Nhãn, 
tên là Nguyễn văn Tường, người thôn Đức 
Hòa thượng (sông Tra), tổng Dương Hòa 
thượng, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định 
(quận Đức Hòa, tỉnh Long An sau này). 
Năm 1880, sư bỏ nhà lên chùa Thiền Lâm 
tại làng Hiệp Ninh quận Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh quy y thọ giáo với Thiền sư 


Minh Đạt. Sau khi tu học ở đây một thời 
gian, sư xuống chùa Giác Viên (làng Bình 
Thới, Gia Định) xin thọ giáo với Thiền sư 
Minh Khiêm Hoằng Ân, được ban pháp 
danh là Từ Phong, húy Như Nhãn, lúc đó 
sư cũng đã thông hiểu kinh pháp nên được 
Thiền sư Hoằng Ân cử làm thư ký ở chùa 
Giác Viên. 

Năm 1887, sư trụ trì chùa Giác Hải (Phú 
Lâm). Năm 1909, sư làm pháp sư trường 
Hương ở chùa Long Quang tại Châu Thành 
Vĩnh Long. Năm 1919, sư làm pháp sư 
trường Hương ở chùa Vĩnh Tràng (Mỹ 
Tho) và năm 1920 ở chùa Bửu Long (Vĩnh 
Long). Khoảng thời gian 1920-1925, Sư 
xây dựng chùa Thiền Lâm ở Gò Kén, thôn 
Thái Hiệp Thạnh, gần tỉnh ly Tây Ninh. 
Trong thời gian 1911-1930, phong trào 
chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ phát triển 
nhờ hoạt động tích cực của chư thiền đức 
nổi danh, trong đó có sư. Tuy học vấn của 
sư không nổi tiếng uyên bác, nhưng tác 
phong đạo đức cao, có óc canh tân và nhiệt 
tâm xiển dương chính pháp, cô hết sức lo 
chỉnh lý lại tăng đồ và cải cách sinh hoạt 
Phật giáo để trừ các tệ đoan trong Phật 
giáo Nam Kỳ. Tiêu biểu là năm 1920, sư 
hợp tác với Hòa thượng Khánh Hòa vận 
động thành lập Hội Lục Hòa để đoàn kết 
chư tăng trong những ngày giỗ Tổ ở các 
chùa. Năm 1934, Hội Lưỡng Xuyên Phật 
Học được thành lập. Hội này mở Phật Học 
Đường Lưỡng Xuyên ở Trà Vinh để đào 
tạo tăng mi. Trong ban lãnh đạo, Hòa 
thượng Huệ Quang (chùa Long Hòa-Trả 
Vinh) làm Chính Tổng Lý, Hòa thượng An 
Lạc (chùa Vĩnh Tràng-Mỹ Tho) làm Chính 
hội trưởng, Hòa thượng Khánh Anh làm 
Pháp sư, và Hòa thượng Từ Phong giữ 
chức Đại đạo sư. Năm 1938, sư thị tịch tại 


568 


NHƯ PHÁP ïI ÿ: 





chùa Thiền Lâm (Tây Ninh) thọ 74 tuổi. 
Đồ chúng lập tháp thờ tại chùa Thiền Lâm 
và Giác Hải. Theo: L s PG Ð T của 
Nguyễn Hiền Đức. 


NHƯ NHƯ + + (TỔ QUA) 

Thiền tăng đời Nguyễn, thuộc tông Tào 
Động đời thứ 9. Sư pháp húy là Quang Lư, 
Thích Đường Đường, hiệu Như Như, thuộc 
hệ phái chùa Hồng Phúc (Hoè Nhai) . 

Sư lập chùa Thiên Trúc (Mễ Trì, Hà Nội) 
và trụ trì tại đây. Công hạnh của sư chúng 
ta không thấy ghi trong sử, chỉ thấy trong 
bài ca dân gian kể lại công đức của sư. Đại 
ý như sau: »Vào đời Minh Mạng, sư trụ trì 
chùa Thiên Trúc, dân chúng trong làng khi 
bận việc cày cấy thường đem con cái còn 
nhỏ đến chùa để gởi cho sư trông nom. Sư 
dùng than vẽ cho mỗi đứa bé một vòng 
khiến chúng chỉ nô đùa trong vòng ấy mà 
không khóc la, không xô đây nhau, đến giờ 
sư gọi đệ tử cho các đứa bé ăn. Khi cho ăn 
có lũ quạ cũng bay lại xin phần, sư cũng 
chia đều cho. Vì lũ quạ quá đông nên sư 
chia ra từng tổ và lên danh sách cho có thứ 
tự lớp lang. Một hôm, bỗng có mật thám 
đến chùa, thấy bảng danh sách nảy nghi 
ngờ sư làm phản nên báo cáo với Vua, vì 
thế sư bị bắt. Lúc ấy quạ lớn quạ bé rất 
nhiều bay đến chỗ phân xử kêu la ầm ï 
khiến nhà Vua lấy làm lạ, cho điều tra lại 
và cuối cùng tha sư. Do việc này sư càng 
nổi tiếng từ bi và được gọi tên là »Tổ 
Quạc. 

Sư tịch ngày 20 tháng 7, tháp hiệu Quỳnh 
Trân. Theo: Tiền sư Việt Nam, của HT. 
Thanh Từ. 


NHƯ NHƯ + +z 


Chân thật tướng của vạn sự vạn vật bình 


đăng không hai, gọi là như như. Đoạn Tế 
Tâm Yếu ghi: »Ãft 4b 3 #t —- ÖJ lò #:. 
Jị #Ị Z 8. NH4. S8 # 
Jấ.. 2k øH/jRZZ. 43 ® lấ. 4 ñ 
ĐI #t Ù Pr. 1t TH ði ® f7 2Ã ¿ — Vô 
tâm là không có tất cả tâm. Thể như như 
bên trong như gỗ đá không lay không 
động; bên ngoài như hự không không bí 
không ngại. Không năng sở, không phương 
sở, không tướng mạo, không được mắt.« 





























N 




















E 















































NHƯ NHƯ BẤT ĐỘNG + + % #ở 
Bản thể của tự tính cùng khắp không gian 
thời gian, chẳng động chăng tịnh, chẳng 
biến chẳng dời, chẳng sinh chẳng diệt. 


NHƯ NỘT + # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, mắt có 2 con 
ngươi, tay dài quá gối, nối pháp Thiền sư 
Thúy VI Vô Học. Sau khi thọ pháp, sư trụ 
núi Đạo Tràng, An Kiết (nay là phía bắc 
An Kiết, tỉnh Chiết Giang), người học bốn 
phương tìm đến, sư rộng xiển đương thiền 
pháp. 


NHƯ PHÁP +» 3# 

1. Khế hợp thiền pháp, tương ưng với thiền 
pháp. Lâm Té Lục ghi: »ïl ỳÄ.. fä 3? #X 
{9 HH. Eí Z3 &£ ÄX * X 7h đã f ‹ 
3ï # 2 lũ Bễ Hù. HỊ 4 ƒ# tÙ s - Đạo 
lưu! Nếu ông muốn được như pháp thì cần 
phải là bậc đại trượng phu mới được, còn 
nếu thấp hèn uề oái thì không thể được.« 











2. Tuân theo quy cách, như thật, hết lòng. 
Tiết Thạch Môn Thiệu Viễn Thiền sư trong 


























NĐNN q. 14 ghi: »{ 4ï ƑJ ) HH: HỊ th 
{: ## /E? HH El: XX B† š Eữ. 
El: l1 #. ñữElI: 3 EU % Hy 























lX. — (Thạch Môn) hỏi: Việc ruộng 
nương thê nào? Sự đáp: Cày sâu gieo cạn. 


569 


NHƯ TÂN i1 š¡ 





Thạch Môn bảo: Hết lòng đi! Sư thưa: Tôi 
chưa từng cáu thả.« 


NHƯ TÂN + #ƒ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Bảo Phúc Tùng Triển. Sư ra hoằng pháp ở 
Thư Châu (nay là tỉnh An Huy). Có vị tăng 
hỏi: »Thế nào là ý Tổ Sư?« Sư đáp: »Coi 
bộ linh lợi vậy mà chẳng hội«. 


NHƯ THIÊN + :£ (1538-1598) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lý, hiệu Đại 
Phương, tự Tùng Cốc, người xứ Phong 
Tường (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây) Trung 
Quốc. Sư tham Hòa thượng Hỷ ở Duyệt 
Am có chỗ khai ngộ. Năm 1561, nghe tông 
sư Đại Chương khai pháp ở chùa Thiếu 
Lâm liền đến để cầu ấn chứng. Đại 
Chương vừa gặp sư liền biết là pháp khí 
nên giữ sư lại. Sớm chiều sư được vào thất 
nên biết được tông phong Tào Động, được 
ấn khả rồi sư đi khắp các danh sơn trong 
nước. Sư đến chùa Từ Vân ở Kinh Sư, dạo 
khắp các pháp hội, hiểu tột tông chỉ tánh 
tướng. Sau đó, sư nhận lời mời của Thế tử 
Trịnh Phiên Vương, trụ trì chùa Long 
Cương ở Hoài Khánh, người học khắp nơi, 
nghe đạo phong của sư kéo đến tham học. 


NHƯ THÔNG + :Ä (1523-1595) 

Thiền tăng đời Minh, họ Hàng, hiệu DỊ 
Am, Lô Giang Lão Tầu, người xứ Cối Kê 
(nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Năm 15 tuổi xuất gia 
nơi Thiền sư Đại Hải, chùa Tam Đức, Chư 
Ky, nối pháp Thiền sư Kính Sơn Vạn 
Tùng, thuộc tông Lâm Tế. Năm 1563, sư 
trụ trì chùa Huệ Nhân, Hàng Châu. Năm 
1582, dời sang ở chùa Linh Ấn. Sư dạy 
người một cách bình dị, lời nói chất phác. 


Khi sư lên đàn diễn giảng, biện tài lưu loát 
khiến cho mọi tầng lớp già trẻ gái trai đều 
khen ngợi. Năm 1595, sư thị tịch ở chùa 
Thiên Thai Quốc Thanh. 


NHƯ TỈ +» # (1602-?) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Nhậm, hiệu 
Phương Dung, người xứ Kinh Dương (nay 
thuộc tỉnh Thiêm Tây) Trung Quốc. Năm 
16 tuôi thụ giới Sa-di nơi Thiền sư Đại Tài. 
Từng tham học các nơi: Bác Sơn Nguyên 
Lai, Mật Vân Viên Ngộ, Vân Thê Châu 
Hoằng, Tuyết Kiệu Viên Tín. Sau tham yết 
Chuyên Ngu Quán Hành. Năm 1651, Sư ân 
ở Lô Sơn. Năm 1660 sư xây tháp cho ngài 
Giác Lãng Đạo Thạnh, rồi ở chùa Thiên 
Giới tại Kim Lăng. Năm kế, xây dựng đạo 
tràng Phổ Phúc. Năm 1662 trụ chùa Hoằng 
Tế ở Kim Lăng, lúc ấy sư đã 61 tuổi. Tác 
phâm: Phương Dung Tỉ Thiên sư ngữ lục 3 
quyền, Họa Trung Phong Thiên sư Hoài 
Tịnh Đó Thi Ì quyền. 


NHƯ TỊNH + ;# (1163-1228) 

Thiền tăng đời Tống, họ Du, người xứ 
Minh Châu (nay là huyện Ninh Ba, tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Năm sư 19 tuổi 
xuất gia, nỗi pháp Thiền sư Túc Môn Trí 
GIảm, thuộc tông Tào Động. Do vì thân sư 
cao lớn, tính tình độ lượng nên người đời 
còn gọi là »Iịnh Trưởng« hoặc »Trưởng 
Ông«. Sư từng trụ các chùa: Thanh Lương, 
Tịnh Độ, Tịnh Từ, Thụy Nham. Tác phâm: 
Như Tịnh Hòa thượng ngữ lục 2 quyên. 


NHƯ TỊNH HÒA THƯỢNG NGỮ 
LỤC 3 ¿# 4e tị 3# # 

Ngữ lục, 2 quyên, do Như Tịnh soạn vào 
đời Tông, các vị Văn Sách, Diệu Tông, 
Duy Kính biên tập«, được xêp vào Đại 


9570 


NHƯ TRỪNG LÂN GIÁC ï xš #š Ÿ (1696-1733) 





Chính Tạng tập 48, trang 121. Nội dung 
bao gồm: Pháp ngữ thượng đường của Như 
Tịnh ở các nơi sau đây: chùa Thanh Lương 
tại Phủ Kiến Khang, chùa Thụy Nham tại 
Đài Châu, chùa Tịnh Từ tại phủ Lâm An, 
chùa Thụy Nham và chùa Thiên Đồng tại 
Minh Châu. Cùng với các phần: Tiểu tham, 
Phổ thuyết, Tụng cổ, Tán Phật Tổ, Tự tán, 
Tiểu Phật sự, Kệ tụng. Như Tịnh là vị thiền 
Sư quan trọng của tông Tào Động, đã phát 
triển Thiền mặc chiếu của ngài Chính 
Giác. Đệ tử nối pháp của sư là Tổ Nguyên, 
cũng chính là Tổ tông Tào Động Nhật Bản. 
Từ bộ ngữ lục này của sư, chúng ta thấy 
được chỗ NGỘ của Như Tịnh và địa vị 
quan trọng của sư đối với lịch sử truyền 
thừa của tông Tào Động Nhật bản. Sách 
nảy được ấn hành vào niên hiệu Thiệu 
Định thứ 2 (1229) Nam Tống, sau đó được 
xếp vào Đại Chính Tạng tập 48. Nghĩa 
Viễn (đệ tử của Như Tịnh) đem 20 bài 
pháp ngữ thượng đường ở Thiên Đồng 
chưa được đem vào sách này, biên tập 
thành 1 quyên, gọi là Thiền Đông Sơn 
Cảnh Đức Tự Như Tịnh Thiên sư tục ngữ 
lục, còn gọi 7iên Đông Dị Lạc lục. 


NHƯ TRỪNG LÂN GIÁC +» š# % 
#: (1696-1733) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Lâm Tế đời thứ 37. Sư tên Trịnh Thập, là 
con của Phổ Quang Vương, sinh ngày 
mồng 5 tháng 5 năm Bính Tý nhằm niên 
hiệu Chính Hòa thứ 17 (1696). Trên trán 
sư có góc như hình chữ nhật (H) . Lớn lên, 
vua Lê Hy Tông gả Công chúa thứ tư cho 
sư. Tuy thân sông trong lầu son gác tía mà 
tâm sư hằng gởi gắm trong của thiền. Sư 
có tư dinh tại huyện Thọ Xương ở phường 
Bạch Mai, Hà Nội khu đất vườn ao 6 mẫu. 


Ở sau vườn có gò đất cao chừng bảy tám 
thước. Một hôm, sư sai quân gia đào gò đất 
ấy xuống tận duới sâu để làm ao thả cá 
vàng. Quân gia chợt thấy một cọng sen 
lớn, đến trình với sư. Sư cho đó là điềm đi 
xuất gia. Nhân điềm cọng sen này, sư liền 
Cải gia v1 tự (đổi nhà làm chùa), đặt tên là 
Liên Tông, viện tên Ly Cấu. Từ đây, sư 
quyết chí tham thiền. Một hôm, sư dâng sớ 
xin xả tục xuất gia, được nhà vua chấp 
thuận. Ngày ẫy, sư đi thắng đến huyện 
Đông Triều lên chùa Long Động trên núi 
Yên Tử đảnh lễ Thiền sư Chân Nguyên 
Chính Giác xuất gia. Thiền sư Chính Giác 
hiện giờ đã 80 tuổi. 

Chính Giác bảo: Duyên xưa gặp gỡ, vì sao 
đến chậm vậy? Sư thưa: Thầy trò hội hiệp 
thời tiết đến thì gặp. Chính Giác bảo: 
Trùng hưng Phật Tổ sau này là trông cậy ở 
ngươi. Từ đây, sư ngày đêm nghiên cứu 
tam tạng đều được thấu suốt. Một hôm, sư 
đầy đủ oai nghi lên xin ngài Chính Giáo 
thụ giới cụ túc. Được chấp thuận, thụ giới 
xong và được truyền tâm pháp rồi, sư trở 
về trụ trì tại chùa Liên Tông. Nơi đây, sư 
hoằng hóa rất thạnh, đồ chúng đến tham 
học rất đông. Do đó lập thành một phái 
hiệu là Liên Tông. 

Năm 37 tuổi, bỗng một hôm, sư bảo đại 
chúng rằng: Giờ quy tịch ta sắp đến. Ta 
được pháp nơi Hoà thượng Chân Nguyên, 
Sẽ trao Độ cho các ngươi, hãy nghe kệ đây: 
?* #tU %. ft Ít ñ 7 
l8 ƒt Ât Jã XS. đR & t2 Ä 
#t “E fỊ Èt 

»Bản tùng vô bản 

Tùng vô vi lai 

Hoàn tùng vô vi khứ 

Ngã bản vô lai khứ 

Tử sinh hà tằng lụy«. 



























































571 


NHƯ TY i1 1d (1320-1385) 





»Vốn từ không góc 

Từ vô vỉ mà đến 

Lại từ không mà đi 

Ta vốn không đến đi 

Tử sinh làm øì lụy«. 

Sư lại bảo: Thân khổ tứ đại này đâu thê giữ 
lâu. Nói xong, sư ngồi an nhiên thị tịch, 
thọ 37 tuổi. Năm ấy nhằm niên hiệu Long 
Đức thứ 2 (1733). Đồ chúng xây tháp thờ 
sư ở ba nơi. Theo: 7iền sư Việt Nam của 
HT. Thanh Từ. 


NHƯ TY + Z¿ (1320-1385) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên-đầu 
đời Minh, họ Trương, tự Thái Phúc, hiệu 
Cụ Am, người xứ Xa Diêu (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Năm l6 tuổi 
theo ngài Giác Hải ở chùa Phổ An tại 
Hoành Khê xuất gia, được ngài Ngã Am 
Vô Công độ làm tăng, ít lâu sau thụ giới cụ 
túc và đắc pháp nơi Thiền sư Kế Tông 
Tuyệt. Năm 1361, sư ra hoằng pháp trụ 
chùa Ủng Hy ở Vân Môn, sau dời đến chùa 
Vĩnh Thọ, chùa Viễn Phúc, nổi tiếng ở 
miền Đông nam. Năm 1368 được Vua triệu 
vào kinh để hỏi về tông chỉ, sư được thăng 
chức Tăng lục ty Tả giảng kinh, trụ trì 
chùa Thiên Giới. Năm 1372, Minh Thái Tổ 
triệu tập các bậc cao tăng ở Chung Sơn, 
mở hội Quảng Tiến, Như Ty giảng diệu chỉ 
Pháp Hoa, số người nghe giảng rất vui và 
khâm phục. Sư xem nhiều sách vở, giỏi 
văn chương khéo ăn nói, thuyết kinh kệ 
làm cảm động lòng người. Khi sư viên 
tịch, vua Thái Tổ đích thân làm văn tế. 


NHƯ Ý THIỀN SƯ +›z # ##‡ #7 

Thiền tăng Tường Mại đời Nguyên tự là 
Như Ý, người đời gọi là Như Ý Thiên sư. 
X. Tường Mại. 


NHƯNG 47 

Và, đồng thời. Tiết Tiến Phúc Hoằng Biện 
Thiền sư trong NĐHN dq. 4 ghi: » #2 H 
Jlf ÄJ dr 3|, (CB ở 2X ) Hộ Ấ ” 
XU. 3š || fÿ BH. 75 iữ l@ X F 3 
l. #4 4 Sf ñŠ. — Mỗi ngày sư biện 
đối bảy khắc (một khắc là 15 phút) vua ban 
cho tử phương bào, tặng hiệu Thiển sư 
Viên Trí, đồng thời ra lệnh tu sửa Thiên 
Hạ Tổ tháp bảo mọi người giữ gìn.« 























NHƯNG TIỀN 47 ïï 

Y như cũ. Vô Môn Quan ghi: »% Hứ ÑX 3 
3š & Hã #4 L. TH ÍI — U,  HX 
#i 2 #í. Ẩl Ú3 lí 3$ 1. — Chiểu tối, 
An muốn đến trên cái lò đun nóng to lớn, 
bỏ thêm một cái nữa cho đủ số năm mươi, 
lại y như cũ bỏ vào.« 





NHƯỢC AM # 
Hiệu của Thiền tăng Thông Vấn đời Minh 
mạt Thanh sơ. X. Thông Vấn. 


NHƯỢC PHÀM NHƯỢC THÁNH 
+ 1#⁄.+# 

Không luận phàm nhân hay là thánh nhân. 
Tiết Chân Tịnh Khăc Văn Thiên sư trong 
GTPĐL q. 25 ghi: »iãä 'Ƒ 2 TH ##. 2ï 


N#ỉ 5%. # fR l8. # HH X› 
ñ IHỊ BB ƒˆ F B #ÈfE?H,. ## Bí #t 


























4. — l ffữ llẦ . — Tận mười phương 
thế giới không luận là phàm nhân hay 
thánh nhân, là tăng hay tục, là có hay cây, 
tắt cả đều ngay dưới cây phất tử thành 
Phật thành Tổ, không trước không sau, 
đồng thời giải thoát. 


NHƯỢC VI 3# É, 
Vì sao, thế nào? Đại từ nghì vấn. Tiết Huệ 
Trung Quốc sư trong TĐT q. 3 ghi: »Äl li 


972 


NIÊM CHÙY THỤ PHẤTT ‡#, Rš 5š ‡} 





fÈ †E. 2í Hồ ®* ® “E? Bí ÖÈ fh 
tt. 2 R # “: ` ® ® ä? - Phật 
tính Hoà thượng vì sao hoàn toàn chẳng 
sinh chẳng diệt? Phật tính phương Nam vì 
sao mửa sinh diệt nửa chẳng sinh diệt?«. 


NI%# , # 

1. Là trợ vĩ ngữ, có nghĩa là »hả«, thường 
gặp trong ngôn từ của thiền sư. Triệu Châu 
Thiển sư ngữ lục (Vạn Tục 118, 166 
thượng) ghi: »— H — ÄÀ HH] H. 4F J# 
J§ % #. HữỦ x4. lở # HH  # 
5. —z‹. hHĐðữỦkl +, 
Sf #í{.. — Hai người hỏi sư: Từ đâu đến? 
Sư nói: LỄ bái 500 Tôn giả đến. Hai người 
nói: Năm trăm con tráu hả, Tôn giả!«. 

NI, còn là cảm thán từ khinh thính, đồng 
nghĩa với: Tựu thị giá dạng, Chính thị như 
thử (Đúng như thế). Tông Môn Võ Khổ 
(Đại 47, 946 thượng) ghi: »ÏŠ| ‡# ## {JI Tr 
‡H . .HEI: 1U ký Mỹ. — Viên Ngộ trình 
bày với Ngũ Tổ, Tổ nói: Đúng như thế!« 

2. Tương truyền người chết thành quỷ, quỷ 
chết thành ni, quỷ rất sợ ni cũng như người 
sợ quý. Tục rằng trên cửa ra vào vẽ đầu 
cọp hoặc viết chữ »ni« bằng chữ triện thì 
có thể xua đuổi tà ma dịch bệnh, gọi là 
Quần tà phù. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ 
Di 

















NI 

Hả. Là ngữ khí từ nghi vấn đặt cuối câu, 
tức nay là »ni HÉ«. Tiết Dược Sơn Hòa 
thượng trong TĐT q. 4 ghi: »Í lñ] £š 
j—: †E1lJ#? Ÿ#|EH: ‡§7Ka Hữ EI: 
Hổ fñ J6? %J] El: ft: — Sư hỏi Vân 
Nham: Làm gì thế? Nham đáp: Gánh 
nước. Sư hỏi: Cái ấy hả? Nham đáp: Ở 
đây.« 




















NỊ CHI MẠO TỬ, CỐT XÚ BỐ SAM 
JÑ fl †R ƒ lễ & #: # 

Cái khăn dính dầu mỡ, cái áo hôi hám, dụ 
cho tri kiến trần tục, vô minh phiền não. 
Tiết Thiên Đồng Đàm Hoa Thiền sư trong 
NĐHN 4q. 20 ghi: »Éí ÊŠ# ‡¡ 31 lt jlf 
T#.v Mt Ñl H§ 3 ñí ⁄.  # RR F] 
Fxv IE#f EdgÿEế. fịj ứ? 3 7X đu Z 
hi Rệ “2V % ER Rí DĐ 3N fl HÍ . — Giả 
sử ông lột được cái mũ dính dầu mỡ, cởi 
được cải áo hôi hảm, đúng là lúc nên ăn 
gậy của Báo Ân tôi. Vì cớ sao? Nửa đêm 
thức dậy ngồi co gối, đâu lông sao hiện 
trước nạp tăng«. 

















NIÊM BÁT PHƯƠNG CHÂU 
NGỌC TẬP 3 ^ 3 #% # £# 

Niêm cổ vựng tập, 3 quyền, do Tổ Khánh 
biên tập vào đời Tống, được xếp vào 7e 
Tạng kinh tập L19, trang 203. Nội dung thu 
thập niêm cổ, ngữ cú của 4 vị thiền sư: 
Phật Giám Huệ Cần, Viên Ngộ Khắc Cần, 
Chính Giác Tông Hiển và Thạch Khê Tâm 
Nguyệt. Trước tiên nêu lên công án, sau kể 
ra lời niêm của 4 vỊ. 


NIÊM CHÙY CỬ PHẤT 3 ‡¿ 3 ‡} 
Còn gọi: Niêm chùy thụ phát. Tiết Hành 
Nhạc Đạo Biện Thiền sư trong NĐHN dq. 
17 ghi: »‡#t [lJ: $h Bũ ## Ð) HI H #, 
jI Mú ñH fƒ lá ÁÑ? HH El: #% Z Z§ 
‡†š : - Tăng hỏi: Giơ cây dùi, đưa phất tử 
lên thì tạm gác lại, Hòa thượng làm sao độ 
người? Sư đáp: Khách đến cần phải tiếp«. 











NIÊM CHÙY THỤ PHẤT 3 ‡¿ # ‡È 
Giơ cây dùi, đưa phất tử lên, là động tác 
mà thiền gia thường dùng để thị cơ, ứng 
cơ, chỉ chung cho tác lược thiền cơ. Tiết 
Lang Da Huệ Giác Thiền sư trong NĐHN 


573 


NIÊM CỔ ‡h dị 








q. 12 ghi: »‡h ft 5: ?ỳ HỊ 4 lñ]. Bứ H 
12 JB 3f 3ï lỊ? — Giơ cây dùi, đưa phất 
tử lên thì chẳng hỏi, việc nhướng mày chớp 
mắt là gì?«. 














NIÊM CỔ 3 # 


Nêu ra những tắc công án xưa để bình 
nghị, là một hình thức thuyết pháp của 
thiền sư, cũng là một loại hình của ngữ lục 
Thiền tông. Tổng Môn Võ Khó ghi: »3* Ì- 
R! ‡# ïš % #ữ. RÑ — lÑ f Ÿ ƒS. 
Ø( BỊ ñ“ 1U ấn ƒfl.. #t RẰ lÚ †h tị. đH 
+ #. ăn. Bi tUrlMÁ(/ý. H 
††t Sf#. R l AI j? -— 
Thượng tọa Cáo! Đối với thiển pháp của 
ta, ngươi đêu hiểu được, dạy ngươi nói 
cũng nói được, dạy ngươi làm niêm cố, 
tụng cô, tiểu tham, phổ thuyết ngươi cũng 
làm được. Nhưng có một việc còn chưa 
được, ngươi có biết chăng?« 




















h3 
=M 





hi 














=M 


























lu TH 
 “ 








NIÊM ĐỀ 3+ ‡ 


Còn gọi: Miểm cổ, Niêm tắc. Nghĩa là niêm 
bình cổ tắc. Thiền sư thuyết pháp, đưa ra 
cổ tắc công án để mở mang tâm địa người 
học đạo. Tông chỉ của Thiền tông vốn 
truyền ngoải giáo điển, chăng lập văn tự, 
không y theo kinh luận... , nhưng vì muốn 
cho kẻ học đạo thể ngộ việc lớn sinh tử và 
chỗ ngôn ngữ không đến được bèn đưa ra 
cổ tắc công án để trình bày yếu chỉ tông 
môn. Phần bình xướng của tắc 1, Bích 
Nham lục (Đại 48, 141 thượng) ghi: » 
fÑÑ tịv H & đổ ERấh EH: HH v 
ÂM[ ÿš XX Áï 24 II EÍ: — Tựng cổ chỉ 
giảng về Thiên một cách vòng vo, nêu lên ý 
chính của vấn đề xưa rồi theo các đữ kiện 
mà kết thúc công án mà thôi«. 






































NIÊM LỘNG 3 # 
Đưa ra nhận xét về những điều tóm tắt 
quan trọng của Tông môn. 


NIÊM TỤNG 3 Zñ 

Thông thường chỉ cho niêm cô và tụng cô, 
là 2 cách thuyết pháp của thiền sư. Đối 
trước các đệ tử, thiền sư đưa ra công án, 
sau đó thêm lời bình nhằm trình bảy và 
giải thích, gọi là Niêm cổ. Sau khi thiền sư 
đưa ra công án, còn dùng các câu thơ để 
bình luận, gọi là Tụng cô. Trong các tác 
phẩm ngữ lục, đôi khi đem niêm cổ và 
tụng cổ tập trung biên chép sắp xếp, chẳng 
hạn quyền 1 của Minh Giác ngữ lục là dẫu 
hiệu của I loại »Niêm cổ«, quyền 10 của 
Đại Huệ ngữ lục ghì rõ là » Tụng cổ«. 

Bắt đầu từ đời Tống, theo việc phổ biến 
phong trào khán thoại đầu, tham công án, 
lần lượt xuất hiện một số tác phâm niêm 
tụng chuyên môn. Đại khái, chúng có thể 
được chia làm 3 loại: 

1. Niêm tụng biệt tập: tức là do cùng một 
vị thiền sư tuyển lấy một số công án rồi 
dùng văn xuôi hoặc các câu thơ đề giải nói, 
như Vô Môn Quan của Thiền sư Huệ Khai 
đời Tống, Chính Pháp Nhãn Tạng do Tông 
Cảo viết. 

2. Niêm tụng vựng tập: tức là đem phần 
niêm tụng của nhiều vị thiền sư biên tập lại 
thành sách, như »Tụng Cổ Liên Châu 
Thông tập«, do Pháp Ứng biên vào đời 
Tống, Phổ Hội biên tiếp vào đời Thanh, 
ghi lại tụng cổ của nhiều vị thiền sư. 

3. Niêm tụng bình xướng hợp tập: Về từ 
»Bình xướng« nghĩa là trên cơ sở niêm 
tụng của người trước, thêm vào lời bình 
xen kẽ trong công án và trong niêm tụng, 
như Bích Nham lục, Thung Dung lục, 
Thỉnh Ích lục«... 


9⁄4 


NIẾT-BÀN ĐƯỜNG }# 4# ?2 





NIÊM VẤN 3: Fj 

Đưa ra công án và nêu lên vấn đề, là một 
hình thức hỏi về công án trong nhà thiền. 
Tiết Động Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 6 
ghi: »f # Á lñ]: “# Á #X hú ñl lú 
Zk lf lý ñ f'J? Bl El: 4£ ÿ# }RƒÍÐ, 
RỊ #t EH ff. . . Ít E Ph jh lñ E 
J#: 1H tỊ S6 TE ÿÊ }H Í? — Đương thời 
có người hỏi: Khi người học muốn thấy vị 
Thây sẵn có của Hòa thượng thì ra sao? 
Sư đáp: Giống như tuổi xế chiều thu không 
có trở ngại. Về sau dạy Thượng tọa Giáo 
nêu ra hỏi Trường Khánh: ›Thế nào là 
giống như tuổi xé chiều?‹«. 


















































NIÊM XUYẾT 3 ‡# 

Gọi tên câu nói thiền cơ. Phần phụ lục 
quyền cuối Dương Ức ký Lý Duy Thư 
trong CĐTĐL q. 30 ghi: »lJI ^* {f¿ 37 
+. Đ) ñ BỊ }Tï sp lu ]ñ ỨÑ. 
‡ị lủ Đỳ ƒ.. #Zã "nh HH [| ẤI bú. MH ï4 
Thu ng #L it 1 TR th ÍM #ï & HH 
HR A Ññi 4 ?E jh lá #l th ‹ - Hiện nay 
giả lập khách chủ mà động đôi môi, giơ 
ngón tay, đưa phất tử lên, thảy đều trở 
thành tri kiến điên đảo, thuận theo ý cuông 
của ông dạy ông có chỗ thưa hỏi. Nếu ở 
trước người mắt sáng làm sao ông gọi tên 
câu nói thiển cơ ra được?«. 























2E 




















NIỆM PHÁP HOA 4$ 3# # 

Thiên tăng Tỉnh Niệm đời Tống lấy việc trì 
tụng kinh Pháp Hoa làm nhật khóa, người 
đời gọi là Niệm Pháp Hoa. X. Tỉnh Niệm. 


NIỆM THƯỜNG 4 ®% (1282-?) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Hoàng, hiệu 
Mai Ốc, người xứ Hoa Đình (nay là huyện 
Tùng Giang, tỉnh Thượng Hải) Trung 
Quốc. Sư xuất gia từ nhỏ, thích đọc sách, 


thông hiểu cả Phật lẫn Nho, còn riêng thích 
thiền định. Năm 1308, tham vấn Thiền sư 
Hồi Cơ Tịnh Từ và đắc pháp. Năm 1316, 
sư trụ trì chùa Tường Phù, Gia Hưng (nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang). Năm 1333, sư 
soạn xong »Phật Tổ Thông Tải« 22 quyền. 
(Có thuyết nói 36 quyền). 


NIỆP PHÁ 3 # 

Tham cứu minh bạch. Tiết Thụy Lộc Bản 

na Thiên sư trong NĐHN dq. 10 ghi: »Ä 
co la BỊ ñn 22 2 2# £ 1 








®. } ñn 6 3 '# K Ù . TQ ñH 
3 5# 2Ù Đ. “HIặ" E: # 4# + 0Ð 
ZE:. đà 1W Ấ# ñmn 'H 7Ÿ JŸ ïíí ñH 6 2 
#8. 2% 'ừ ‡ã ñW 3H BỊ 7 f? ñ ñH RE # 
St, — Nói chung tham học, chưa chắc học 


vấn thoại là tham học, chưa chắc học giản 
thoại là tham học, chưa chắc học đại ngữ 
là tham học, chưa chắc học biệt ngữ là 
tham học, chưa chắc học tham cứu ngôn 
ngữ kì đặc trong kinh luận là tham học, 
chưa chắc tham cứu ngôn ngữ kì đặc của 
Tổ sư là tham học.« 


NIẾT-BÀN DIỆU TÂM ‡# # 3 = 
Tâm giác ngộ siêu việt luân hồi sinh tử, 
vĩnh hằng bất biến. Tiết Thích-ca Mâu-ni 
Phật bả h NĐNN aq. 1 ghi: »# f#f IE š* 
HRẺ 7# ÿ #3 #} 2». £Ÿf HH ## 1H. 7M #b 
# f1. TU ki, #t 2k BỊ f#.v fJ 
Hệ ƑE jmj ÙH #, — Thế Tôn nói: Ta có 
Chính pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm, 
thật tướng vô tướng, vì diệu pháp môn, 
chẳng lập văn tự, truyễn riêng ngoài giáo, 
nay trao cho Ma-ha Ca-diếép«. 
























































NIẾT-BÀN ĐƯỜNG ;# # # 
Tên một căn nhà trong khuôn viên chùa, để 
cho các vị tăng già, bệnh sắp chết ở. Wô 


9575 


NIẾT-BÀN ĐƯỜNG LÝ HÁN li 4# 3# H ÿ# 








% Ất 7l H BÉ ? 
. ST. f: ÄÀ ổn + 

2 E2. H8 tí X #ự Á Đi. THỊ Đụ 
— Hòa thượng Bách Trượng sai 
Duy-na bạch chùy bảo chúng: Sau khi ăn 
cơm, đưa đảm một vị tăng mới mát. Mọi 
người đều bàn: Toàn chúng đêu an lành. 
Niết-bàn đường không có ai đau ốm, sao 
lại có chuyện như vậy?«. 





Môn Quan ghi: »ÑÏÏ 






































NIẾT-BÀN ĐƯỜNG LÝ HÁN ;# # 
# # 


Lời quở trách các vị tăng: Cái gã sắp chết 
đến nơi! Tiết Trường Khánh Hòa thượng 
trong TĐT q. 10 ghi: »f† 4: E li — 
Jx Mït  Á MB (l 1b A bà: 
ñT v Ìw ÍE Jš ®# 3B fš? si SH 
3 BÀ #d. HH 2: ".'. BÉ, - 
Tăng nói: Chăng nhờ lời nói, có cho học 
nhán thông tin hay không? Sư bảo: Cho, 
nhưng ngươi làm sao thông tin? Tăng nói: 
Hôm nay gió xuân nồi. Sư nói: Cái gã sắp 
chết đến nơi!« 





























» 























NIẾT MỤC SINH HOA 3# ñ 3 3 


Ấn lên con mắt sinh ra cái thấy ảo, tợ hồ 
như có hoa đốm xuất hiện, dụ cho chế tạo 
hình tượng hư huyễn để lừa mình lừa 
người. Chương Huyền Sa Tông Nhất Đại 
sư trong CĐTĐL q. 18 ghi: »‡È 2 lñ] ÿz 














¡ữ À . H 7É fñổ ññ †[ J# $f. ŒE ñƒJ 
2x JN. 3l MÌ fÑ lf. 3 Öf 





























ƒ3 lầ 1 Đủ H “E #. 
Nay ta hỏi các ông rốt cuộc nhận được cái 
gì? Yên thân gởi phận ở thế giới nào? Có 
biện được chăng? Nếu không biện được thì 
giống như ấn lên con mắt thấy hoa đốm, 
thấy sự việc liền sai.« 





4l 3% ¬n 
I*_ TT 0© 





7Ù 


NIẾT QUÁI 3# # 

Quái dị hoang đường. Tiết Khai thị Dục 
tạng chủ trong DTNL dq. 3 ghi: »fÿ 3H Ất 
wiš. %J 3E Zã +: 8H. H 3# 
Jmj THẺ BE X 3 # m f7? Z 
Đạo mầu vô thượng của Phát Tổ, ban đầu 
chẳng phải miễn cưỡng sinh tiết mục, cũng 
chẳng phải dị đoan hoang đường, lại 
chẳng phải việc cao siêu khó làm.« 





#= 






































° 


NIỆU SÀNG QUỶ TỬ # 3* # # 
Vốn chỉ cho con nít đái dầm, hoặc tiểu 
tăng đái dầm. Thiền tông dùng từ này để 
quở mắng những ông tăng nhỏ tuổi hoặc 
tiểu Sa-di, hoặc những kẻ có lời nói, hành 
vi bừa bãi, buồn cười, cũng như ngày nay 
dùng từ »Tiểu quý« (Đồ quỷ), »Xú tiểu 
tử«, chứ thật ra không có chuyện quỷ đái 
dầm. Lâm Tế Nghĩa Huyền Thiên sư ngữ 
lục: » lã †È +: ìä }# P§  #ˆ. ì 
2k ll Íï 1M 4 3ã. 1H 2 ẨM lí 7N 5š 
Èš ft #Z ƒ.. — Đại Ngu nắm Lâm TẾ lại 
và nói: Đồ quỷ! Vừa rồi nói có lỗi không 
lỗi, bây giờ lại nói Phật pháp của Hoàng 
Bá không có gì nhiễu !«. 





















































NINH NHẤT SƠN # — ›h› 

Thiền tăng Nhất Ninh đời Nguyên hiệu 
Nhất Sơn, nên gọi là Ninh Nhất Sơn. X. 
Nhất Ninh. 


NINH PHÚC TỰ # 3š ‡ 

Còn gọi: Chùa Bút Tháp. Chùa ở xã Bút 
Tháp, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh (nay 
thuộc tỉnh Hà Bắc), Việt Nam. Chùa do 
Thiền sư Huyền Quang kiến lập vào đời 
Trần, với hệ thống không gian phát triển, 
với nhiều tháp và bia đá đã tự nó nói lên 
tầm quan trọng của kiến trúc chùa tháp 
trước xã hội đương thời. Quần thể kiến 


576 


NỮU NIẾT ‡1I ‡ 





trúc chùa Bút Tháp như một ốc đảo dài 
điểm xuyết cây xanh, nôi bật trên một cánh 
đồng sóng lúa mênh mông, đã được bố cục 
theo một trật tự nghiêm khắc: khách hành 
hương sẽ phải lần lượt qua Tam quan, gác 
chuông Tiền đường, Thiêu hương, 
Thượng điện, tòa Cửu Phẩm, nhà Trung, 
Phủ thờ, nhà Tổ. Kiến trúc chùa vẫn dùng 
khung gỗ chịu lực nhưng nền bệ lan can 
dùng đá rất phố biến, trên có những hình 
động vật được khắc trông thật sinh động. 
Chùa có tháp Báo Nghiêm thờ Hòa thượng 
Chuyết Công, cao 13,05m, năm tầng với 
một phần đỉnh xây bằng đá xanh; ngoài 
tầng đáy rộng hơn, bốn tầng trên gần giống 
nhau, rộng 2m. Ngoài kỹ thuật xây dựng 
đá, phần bệ tượng được bao quanh bằng 
hai vòng tường cấu tạo bằng cột và lan can. 
Riêng ở tầng trệt của tòa tháp này có mười 
ba bức chạm lấy đề tài động vật làm chính. 
Trong chùa có pho tượng gỗ Quán Âm 
nghìn mắt nghìn tay của nhà điêu khắc họ 
Trương hoàn thành vào năm 1656. Hai kiệt 
tác điêu khắc khác nữa làm thành một bộ 
ba tác phẩm danh bất hư truyền là tượng 
Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại Tổ 
sư và tượng Thị Kính. Theo VNVHT H 
89-095. 


NỘI ĐẠO TRÀNG W :# 3ÿ 

Đạo tràng được thiết lập ở hoàng cung. 
Tào Khê Đại sư Biệt truyện ghi: »?i ñ# jM| 
# II lữ ñỤ. $ N iš 1 t %. 
Triệu tập các bậc thiển sư nồi tiếng ở các 
châu về Nội đạo tràng để cúng dường.« 








NƯƠNG SINH DIỆN 3# + ứ 

Còn gọi: Nương sinh khóa (cái khỗ của 
người mẹ). Khuôn mặt mẹ. Nương sinh có 
nghĩa là người mẹ. Nương sinh diện cũng 


như Bản lai diện mục. Thuật ngữ này 
mượn của Lão giáo dùng để chỉ cho Tự 
tính. Bài An Định Thời Tiết trong 7Twệ 
Trung Thượng Sĩ tài lục gh1: 

jš J 1t bã — H 

IỢ| #H| Ấã ImỊ TL BE HÑ 
l"J ấÈ É† f7 lh # II 

là {ñ. Ñ ^ #ã lá ?¡ 

»Tuế tuế hoa tùy tam nguyệt tiểu 

Triều triêu kê hướng ngũ canh minh 

A thùy hội đắc nương sinh diện 

Thủy tín nhân thiên tổng giả danh«. 

»Vào tháng ba hàng năm hoa nở, 

Khoảng canh năm gà gáy sớm mai 

Ai là người biết mặt mẹ đây 

Mới tin tất cả trời người giả danh«. 

Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: »X3 lã 
# . 4š Ef lñ| #X bí ## . X8 
HH fd xã: ® ® #  †T MB 
#† ðW 4 #§ E8. L + N1, Đ 
2 ‹ - Dụ Lăng se mình, Thượng sĩ 
viết thự hỏi thăm bệnh. Dụ Lăng đọc thư, 
trả lời bằng bài kệ: 

Hơi nóng hừng hực toát mô hôi, 

Chiếc khó mẹ sinh chưa thắm uới. 

Thượng sĩ đọc kệ than thở giáy lâu«. 






































+ 


qœ_ 





























Huế) 

















In 
ME. 


NỮU NIẾT ‡# ‡# 
E đè, đảo qua đảo lại, giày vò. Tiết Thủ 
Khuếch Thị Giả trong NĐHN dq. 11 ghi: 
»Ñli {T7 HRƒ #lJ 3 JM ‡## đế #H hú ? F 





















































— H‹ k* s FEỊ 

ti, x . 
ã%. ĂU # Pñủ í H #M #[ ?i 
f[. †# ñ§ Hị JJ lặc BH ÿ ñ 
Jš. . . HíHÍ: Ấ# BE. ì# 21H, |H 








l *Ÿ B§ li 2k 1U 4 fl †H Đủ — L.. Ífĩ 
4š xk †[ — !RÑ J2 Hị‹ — Sư hành cước 
đến pháp hội của Hòa thượng Hoa Nghiêm 
ở Tương Châu. Một hôm, Nghiêm thượng 





9/7 


OAI ÂM NA BẠN g® # li ME 





đường nói: Đại chúng, hôm nay nếu là con 
cháu của Lâm Tế, Đức Sơn, Cao Đình, Đại 
Ngu, Điểu Khòa, Thuyển Tử, chẳng cân 
phải như thế nào hay làm gì, xin mời đơn 
đao trực nhập. Hoa Nghiêm sẽ chứng mình 
cho ông... Nghiêm nói: Duy-na, hãy đến 
đây, ngặt gì Thủ Khuếch vừa đến đây giày 
vỏ lão tăng một phen, đợi họp chúng xong, 
ta đánh cho y một hèo rồi đuổi ra«. 


O 





OAI ÂMNA BẠN ÿ\ 3 3# # 

1. Trước Phật Oai Âm Vương, chỉ thời đại 
cách đây rất lâu xa. Như Tịnh ngữ lục q. 
thượng ghi: »X “E 2 # 32 HỆ? ãä# †ï Mi 
?È HỊ JHÌ? 3u ?4 Bề 7 HỆ MỸ. “š Ø) DJ 
ñí ft: W f§ ⁄. ^ H 1 #l iš ®%. Â 
{E Jš /E? - Trời sinh (tự nhiên) há chịu 
cho người sắp đặt? Ai lại chịu cho người 
không chế? Huống lại là trước Phát Oai 
Âm Vương, từ không kiếp về trước sớm bị 
mắt sắc thái. Hôm nay đã đến đây thì nên 
làm gi?« 



































2. Chỉ cảnh giới thiền ngộ siêu việt thời 
gian, không gian. Tiết Lương Sơn Sư Viễn 
Thiên sư trong NĐHN q. 20 ghi: »‡ï #2 # 












































2 2Ä ằỊ Bề ?í ME MẸ. 2X Ø) D 
li. WẾ WŒHBI3. Đứ dỡ fEÍT. #R # 
{li BỊ. — Nếu muốn lãnh hội cần phải nhè 


nhẹ quản sát cảnh giới thiển ngộ từ không 
kiếp về trước, nêu lên liên ngộ, đụng đến 
liền chuyển.« 


OANH OANH KHẢI KHẢI ‡## # 
Zã 


I. Âm thanh vang rèn. Phần Dương ngữ 


=F2 


lục q. thượng ghi: »ổï f4 ñ #£ lJ JJ tiã 
lã . — Sám sét nỗ ấm âm.« 

2. Khí phách rộng lớn. Phẩn Dương ngữ 
lục q. hạ ghi: »ấn ñã Ÿ# ï# H J3 ÚÉ. Tối 
lối lãi lứ lR 4X HỀ . — Quang mình chính 
đại chân anh kiệt, khí phách rộng lớn trừ 
yêu nghiỆt.« 








OANH OANH TÙY TỤC # #& l# 4 
Đuôi theo trần tục một cách rộn rảng, sôi 
nổi; chỉ cho người xuất gia tâm địa không 
thanh tịnh. 7ối Thượng Thừa luận ghi: »4° 
Tí ñ ® ñW 4ù 3K lãi w fÈ % 4t mỉ H fE 
hi. 77 ññ đã ấấ lễ f3 Øi 3k Z¡ ẨH ‹ 
dí 2 HH 2 HH šÄ !H. XZ #ñ #ễ ¡ý lã ‹ 
— Chẳng chịu phát tâm chí thành, câu 
nguyện thành Phát được vô lượng tự tại an 
vui, nên mới đuối theo trần tục một cách 
rộn ràng sôi nổi, tham cầu danh lợi, mai 
sau sẽ rơi vào trong đại địa ngục, chịu các 
thứ khô não«. 












































Ô ĐẦU TỬ # 5 # 

Có 2 nghĩa: 

1. Chỉ cho thiền giả có cơ phong bén nhạy, 
2. Tên khác của Thiền sư Vô Chuẩn Sư 
Phạm. Có 2 lý do: 

— Thuở xưa, khi Vô Chuẩn tham yết ngài 
Mông Am, Sư khéo hiển bày cơ cảnh nên 
được Mông Am khen tặng là »Ô đầu tử«. 
— Lúc Vô Chuẩn hành cước tham học, sư 
chưa cạo tóc nên người thời bấy giờ gọi sư 
là Ô đầu tử (gã đầu đen). Sau đó, Vô 
Chuẩn cũng dùng từ này để tự xưng. 


Ô KÊ TUYẾT THƯỢNG HÀNH #% 
Ất S6 L7 

Gà đen đi trên tuyết trắng. Thiền tông 
dùng: 

— Gà đen để dụ cho lý thể bình đẳng. 


578 


Õ PHÁT ïš šš 





— Tuyết trắng để dụ cho hiện tượng sai 
biệt. 

Trọn câu có nghĩa là diệu dụng nhậm vận 
giữa bình đẳng (của lý thể) và sai biệt (của 
hiện tượng). 


Ô LUẬT LUẬT & # 4 

Còn gọi: Ô luật suất, Ô luật tốt, Ô luật tắt, 
Hắc luật tất. Đen sì lì. Tây Nham lục (Vạn 
tục 122, 177 thượng) ghi: »‡: # ƒ . BÉ 
4® #4. MB  Ñ Íl# ÍfR‹ - Cây gây cơ 


chẳng bí mật toàn thân đen sì lì«. 





Ô QUY HƯỚNG HỎA # 3#, # X 
Con rùa là động vật sống ở dưới nước, vốn 
rất sợ lửa. Nếu như nó bò về phía đống lửa 
thì có thể do nó sơ ý mà ra. Thiền tông 
mượn từ này để tỷ dụ với cử động vô tâm 
không còn so đo phân biệt của thiền giả, 
hoặc chỉ cho động tác nhậm vận tại tự 
chăng phải chỗ mà thức tình của hạng 
phàm phu nắm bắt được. Tắc 3, 7Jng 
Dung lục (Đại 4§, 229 thượng) ghi: »#) Ñfƒ 
3k2. Ñ #8 H k; #t 2F j7 Ê 
— #Jv Ít W§ 7E †È. — Cơ chưa hiển 
hiện dấu vết của khoảng thời gian trước 
không kiếp thì nhậm vận tự tại. Một câu 
Truyền riêng ngoài giáo chắc chắn là lời 
nói tốt đẹp« 


Ô QUY TỬ # # Z 

Vốn chỉ cho con rùa được điêu khắc bằng 
gỗ hoặc đá, đặt ở dưới pháp tòa. Thiền 
tông mượn từ này để chỉ cho người tham 
thiền ngu muội ở trong các pháp hội. Tắc 
44, Thung Dung lục (Đại 48, 255 trung) 





ghỉ: »j 2x: 2ñ HP F ÑR ä#N ƒ. #t 
{† H lỸ Ä ÄR |H|. — Hưng Dương nói: 








Rùa đen năm dưới tòa Tu-di, chớ đợi gõ 
đấu mới thoái lui«. 


Ô QUY THƯỚNG THỌ #; #, + ‡#‡ 


Con rùa leo lên cây. Con rùa là động vật 
sống ở dưới nước, không có khả năng leo 
lên cây, nên Thiền tông dùng từ này để làm 
thí dụ chỉ cho cảnh giới tác dụng siêu việt 
phân biệt, hoặc chỉ cho cơ dụng tự tại vô 
ngại của thiền giả. Theo: PQĐTĐ của 
nhóm Từ DI. 


Ô YÊN THÀNH MÃ $ 5 # 5 


Gọi đủ: Thư kinh tam tả, ô yên thành mã. 
Chử Ô (š), chữ Yên (#8) mà viết lầm 
thành chữ Mã (R3). Vốn có nghĩa là sai lạc, 
mất mát, không giữ đúng nguyên bản. 
Thiền tông thường dùng từ này đề chế giễu 
những lời nói chữ nghĩa sai lầm mà lại 
được mọi người truyền dạy cho nhau. Má 


Am ngữ lục ghi: »—` #Ÿ Ti. Bị 4 #® 
HH. 64s. ® 7# 4. # w 











ã¡ 9s TH HA “Z ẤÊ — ŸñS NÑ Ñ M 
hỤ ø — Hai vị tôn túc lúc trước chăng đên 


RỤ o 
xóm làng về sau chẳng ra khỏi cửa, thẳng 
đến hôm nay trở thành đầu đê câu chuyện. 
Vì sao? Một chữ mav viết ba lần thì sẽ sai 
lạc, không đúng nguyên bản.« 


Ố PHÁT # # 


Nổi giận, phát cáu. Tiết Thừa tướng 
Trương Thương Anh cư sĩ trong NÐHN q. 





18 ghi: »‡4 Z +Ä k2 X. #ÀA W.# 
†. #t H Xã ñ. HỊ “E SR th. - Sĩ đại 





phu ngày Hay quen được người mÊ muội 
hấu hạ, e rằng khi họ nồi giận thì đặc biệt 
sinh sự.« 


579 


PHÁ 





P 





PHÁ #t 


Tăng gia biện luận, một bên nói trước gọi 
là »lập nghĩa«, một bên bác bỏ lập luận gọi 
là »phá«. Tiết Huệ Trung Quốc sư trong 
TĐT q. 3 ghi: »ji E4 3 Đƒ ‡Z Hi ‡E in #§ 
⁄X. #5“ ƒ. #ÚH: ñã ñỤ # 
#v 24 HH NI HH. — Sư đang cùng với 
Pháp sư Tử Lân luận nghĩa, mỗi người 
ngôi yên rồi, Pháp sư nói: Mời thây lập 
nghĩa, tôi sẽ phá. « 



































TIÈ 


























PHÁ AM TỔ TIÊN THIỀN SƯ NGỮ 
LỤC # /#Š 2a #% Z# f7 3# j 

Còn gọi: Phá Am Hỏa thượng ngữ lục. 
Ngữ lục, I quyên, do Phá Am Tô Tiên 
soạn vào đời Tống, nhóm các ông Viên 
Chiếu... biên tập, này được xếp vào 7ực 
Tạng kinh tập 121. Nội dung gôm những 
ngữ lục của Thiền sư Tổ Tiên khi trụ các 
thiền VIỆn: 

— Hàm Bình ở núi Ngọa Long. 

— Tú Phong ở phủ Bình Giang. 

— Huệ Vân ở Quảng Thọ. 

— Phúc Trăn ở núi Khung Lung và các 
phần: Binh phất, Phố thuyết, Pháp ngữ, Kệ 
tán, Hành trạng, Bạt... 


PHÁ HẠ # # 


Trong kỳ an cư mà thay đổi chỗ an cư gọi 
là »phá hạ«. Mật Am ngữ lục ghi: »Í# Ì- 
JÈ * 3Ä. 7# th ấằ 8... 1 l ñW 8. 
3E: JM Ấ* KĨ . — Thượng tọa Kiệt kim hạ, 
Tưởng Sơn kiết hạ, Bao Thiên phá hạ, Hoa 
Tạng chung hạ.« 














PHÁ SƠN TỔ SƯ # 1) 3# Éặ 

Thiền tăng Hải Minh đời Thanh ở núi Phá 
Đầu nên người đời gọi là Phá Sơn Hải 
Minh, Phá Sơn Tổ sư. X. Hải Minh. 


PHÁC ‡* 


Đập vỡ, ngã xuống. Tiết Ngạc Châu Thù 
Du Hòa thượng trong NĐHN dq. 4 ghi: »— 
 ?E # HN li. 4 H 3 ll ƒ P. — 
Cưỡi ngựa ba mươi năm, hôm nay bị ngã 
lừa.« 


PHÁC ẨN 3 Fš 


Hiệu của Thiền tăng Nguyên Tịnh đời cuối 
Nguyên đầu Minh. X. Nguyên Tịnh. 


PHÁCH TÍCH 3 #%- 


Đánh thắng vào sống lưng. Chương 
Trường Khánh Huệ Lăng Thiền sư trong 
CĐTĐL q. 18 ghi: »Hl El: ‡ñ 3 #8 ì4 
XÍEJ# #. El: TH hú 2ï f7 #Ê 
Hể SẺ Á\ 2Ã Út #. — Sư nói: Lúc tôi 
dùng gậy đánh thẳng vào sống lưng thì 
ông làm sao? Tăng nói: Nếu Hòa thượng 
sử dụng gậy này thì chẳng uống công trời 
người cúng dường«. 























PHẠM KỲ 3 3# (1296-1370) 


Thiền tăng đời Nguyên, họ Chu, tự Sở 
Thạch, về già hiệu là Tây Trai lão nhân, 
người xứ Tượng Sơn, Chiết Giang, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Hạnh Đoan, đời 
thứ 24 hệ Nam Nhạc. Trụ trì các chùa Phúc 
Trăng ở Hải Diêm, Thiên Ninh ở Dương 
Châu, Báo Quốc ở Bắc Kinh, Bản Giác ở 
Kiết An. Tác phâm: Sở Thạch Phạm Kỳ 
Thiên sư ngữ lục, Tây Trai Tịnh Độ thi. 


580 


PHẠM TÔNG ‡# 2š 





PHẠM NHÂN MIÊU GIÁ 3 ^. # 
# 

Người chăn trâu nếu buông lơi dây vàm, 
liền biết ấy là xâm phạm hoa màu của 
người khác; ý nói người tu hành nếu lười 
biếng và dao động liền biết ấy là mình phát 
sinh vọng niệm tục tình. Tiết Trung Phong 
Hòa thượng hành lục trong TPQL q. 30 
ghỉ: »ỳx 2? ## 7 BH 4. H + 1 
F.vm*l # R,. # # lãi. ?J 
4š. HRÌH/#. 74%“ À H 
lï . fE 4t HH Ñ . — Nếu ông không có 
năng lực lãnh đạo, chỉ nên toàn thân 
buông hết, ở trong nửa gian nhà cỏ lạnh 
lùng với mọi sự, ăn có mặc cây để cẩu tự 
độ, cũng chớ phát sinh vọng niệm tục tình, 
làm người không biết hồ thẹn«. 




































































PHẠM SÁT 3 š| 

Còn gọi: Phạm cung. Chùa Phật. lực Tổ 
đại sư Pháp Bảo Đản Kinh lược tự trong 
Toàn Đường Văn q. 915 ghi: »HƑ ”* Jf 1Í 
—#3ÄIl. —H tu. §# 
#t L 3š  }⁄\  lX . í$ ì # ñM 
}. #í 5š # EÑ : — Ởnơi núi này có thể 
xây một ngồi chùa Phát, ]7U năm sau sẽ có 
pháp bảo vô thượng diễn hóa nơi đây, 
người đắc đạo nhiều như rừng, nên có hiệu 
là Bảo Lám.« 






































PHẠM THIÊN TỰ 3# & 3 

Dưới ngọn Chủ Phong, núi Đại Luân, phía 
đông bắc huyện Đồng An, tỉnh Phúc Kiến, 
Trung Quốc. Xây vào đời Tùy, ban đầu gọi 
»Hưng Quốc Tự«, là thập phương tùng lâm 
có 72 am sở. Nhiều đời có cao tăng thay 
nhau trụ trì như Thiền sư Chân Như Triết 
v.v... Hoàng Bá Hy Vận cũng từng ngộ 
đạo nơi nảy. 


PHẠM TIÊN 3È 4) (1292-1348) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Từ, tự Trúc 
Tiên, hiệu Lai Lai Đàn Tử, Tịch Thắng 
Tràng, Tư Quy Tâu, người Tượng Sơn 
(Chiết Giang), Trung Quốc. Năm 8 tuổi 
vào viện Tư Phúc làm thị giả cho Biệt 
Nguyên Lưu. I8§ tuổi thụ giới cụ túc với 
Thụy Vân Ấn ở Linh Sơn. Lại còn đi các 
nơi nôi tiếng lần lượt tham kiến các thiền 
sư: Hối Cơ Nguyên Hi, Vân Ngoại Vân 
Tụ, Nguyên Tâu Hạnh Đoan, Trung Phong 
Minh Bản. Về sau tham kiến Cổ Lâm 
Thanh Mậu nối pháp làm truyền nhân tông 
Lâm Tế. Niên hiệu Thiên Lịch thứ 2 
(1329) theo Minh-Cực-Sở-Tuấn sang Nhật 
Bản, được các ngài Bắc-Điền-Thời-Cao, 
Túc-Lợi-Tôn-Thức sùng tín. Năm sau đến 
Liêm Thương nhận chức Đệ nhất tọa chùa 
Kiến Trường. Sau đó trụ trì chùa Tịnh 
Diệu, Tịnh Trí. Nhật Bản niên hiệu Kiến 
Vũ thứ 2 (1335) làm Tổ khai sơn chùa Vô 
Lượng. Niên hiệu Lịch Ứng thứ 4 (1341) 
trụ trì chùa Nam Thiền ở Kinh Đô, triều 
đình cách thăng chùa nảy làm thiên hạ đệ 
nhất. Lại dời qua trụ viện Lăng Già, chùa 
Chân Như, chùa Kiến Trường. Tác phẩm 
gồm có: Trúc Tiên Hòa thượng ngữ lục, 
Thiên Trụ tập, Lai Lai Đàn Tử Ca, Lai Lai 
Đàn Tử Đông Độ tập, Cổ Lâm Hòa thượng 
Hành Thật. Đệ tử nối pháp có Đại Niên 
Pháp Diên, Thung Đình Mai Thọ v.v... 
Pháp hệ này gọi là phái Trúc Tiên, là một 
trong 24 phái Thiền tông Nhật Bản. 


PHẠM TÔNG # # 

Thiền tăng cuối đời Nam Tống, hiệu Suất 
Am, nối pháp Thiền sư Phật Chiếu Quang 
ở núi Linh Ân. Sư làm thơ hay, viết văn 
giỏi nên rất nổi tiếng. Vào niên hiệu Hàm 
Thuần thứ 10 (1274), sư nhậm chức trụ trì 


581 


PHẠM VĂN LAN ‡ð 3 ii (1893-1069) 





Thiền viện Chân Như trên núi Vân Cư. 
PHẠM VĂN LAN ?Š 3% X (1893- 
1969) 

Học giả Phật giáo hiện đại, nhà sử học 
Trung Quốc. Tuổi trẻ khi học ở Đại học 
Bắc Kinh, ông đã nghiên cứu Phật học. 
Sau khi tốt nghiệp, lần lượt dạy học ở Đại 
học Nam Khai, Đại học Bắc Kinh, Đại học 
Sư phạm Bắc Kinh, Đại học Trung Quốc, 
Đại học Hà Nam. Và nhậm chức Khoa 
trưởng phân khoa(Nữ) Lý Luận Văn Học 
thuộc Đại học Bắc Bình. Tháng 2 năm 
1940 đến Diên An, ông lần lượt giữ chức 
Phó Viện trưởng Trung Anh Nghiên cứu 
Viện kiêm Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu 
lịch sử, Hiệu trưởng trường Đại học Bắc 
Phương, Hiệu phó trường Đại học Hoa 
Bắc. Sau giải phóng (1-10-1949), ông giữ 
chức Giám đốc Sở nghiên cứu lịch sử cận 
đại thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Tác 
phẩm: 7rưng Quốc Thông Sử Giản Biên, 
Thiên tông-Quát Hiệp Trung Quốc Sĩ Đại 
Phu Khẩu Vị đích Phật Giáo, được xếp 
vào Đường Đại Phật Giáo. 


PHẠN ĐẠI TỬ #( # -Ÿ 

Còn gọi: Phạn đãng (thùng cơm). Cái túi 
cơm. Chỉ cho hạng tầm thường chỉ biết ăn 
hại. Thiền tông mượn từ này để chỉ các vị 
tăng chăng linh lợi, chăng lãnh ngộ. Vân 
Môn quảng lục. q. hạ ghi: »Ñ 24: 8 #3 
# ä kịl §Ð 56. À EH EH J Ä L1. — 
Cái túi cơm! Thân lớn bằng cây dừa mà ăn 
to nói lớn như thế«. 











PHANH PHẬT ĐOẠN TỔ # 
28 

Còn gọi: %á/ Phật sát Tổ, Siêu Phật việt 
Tổ. Nấu Phật nướng Tổ. Nấu chảy tượng 


$ #ỳ 


Phật hoặc tượng Tổ sư trong lò lửa. Thiền 
tông dùng từ này để chỉ cho cơ pháp được 
vận dụng một cách linh hoạt của bậc thầy 
đã kiến tính. Đôi khi cũng có nghĩa là 
chăng bị kẹt nơi hình tượng của Phật và Tổ 
sư mà thể đắc ý nghĩa chân thật. Bài tựa 
Phổ Chiếu trong Bích Nham lục (Đại 48, 
139 thượng) ghi: »3# # #h i#t 3H SH 8É. 
8ÿ tH 34 {ft mỊ |- 1 #1 s — Cẩm kìm búa 
để nấu Phật nướng Tổ. Tụng ra cơ phong 
hướng thượng của nạp tăng«. 





PHÁP # 

1. Sự vật, hiện tượng. Lâm TẾ ngữ lục ghi: 

»Ñl —- 2x 4b Š Bế A6 BH. Bị 7í lÊ f 

ĐÀM. hm ÁJj fr. HH4 B 
Jj§ J§ ïìR ÈÑ : Ílh.. — Chỗ một 








: 












































Nữ 4 


























ES ng 
niệm tâm nghỉ là ma; nếu ngươi đạt được 
muôn pháp vô sinh, tâm như huyễn hóa 
liên không có một trần một pháp, chốn 
chốn thanh tịnh là Phật« 

2. Đạo lý, kiến giải. Ngụy Phủ Hoa 
Nghiêm Trưởng Lão thị chúng của phần 
phụ lục ở cuối quyền trong CĐTĐL q. 30 
ghi: »P fK Đh 5 — Ø) *% Ef R 1l šš 2È 
li » Ñft.. — Nếu không y theo Phật pháp 
thì tắt cả pháp đêu là tà pháp, kiến giải 
của ngoại đạo«. 



































PHÁP AN 3# + 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người Thái Hòa 
(Thái Hòa, Giang Tây), Trung Quốc. Tham 
học với Thiền sư Thanh Lương Văn Ích 
đắc pháp, làm truyền nhân tông Pháp 
Nhãn. Ban đầu ở viện Sùng Thọ, Tảo Sơn, 
thiền lữ các nơi tụ hội chấn động một 
phương. Sư thượng đường nói: »Nếu hội 
được chư Phật thường hiện tiền; nếu chưa 
hội chớ tìm tòi trong Kính Viên Giác«. 
Nam Đường Chủ mời sư ở viện Báo Ân, 


582 


PHÁP CHÂN 3%  (878-o63) 





Kim Lăng (Nam Kinh) đặt hiệu »Nhiếp 
Chúng«. Còn đặt hiệu »Huệ Tế Thiền sư«. 
G1ữa niên hiệu Khai Bảo (968-975) sư tịch 
tại viện ẫy. 


PHÁP ÂM #4 #3 

1. Âm thanh thuyết pháp. Chương Tôn giả 
Long Thọ, tổ thứ 14 trong CĐTĐL q. 2 
ghi: »$‡f 3í {4 j3 RE LE: Hử H #: 4 #M ðš 
H lã. — ĐJ 2 MẸ jHj Èš ?7 4° Hã lữ 
JH › — Tôn giả còn ở trên tòa hiện thân tự 
tại như vâng trăng tròn, khiến đại chúng 
chỉ nghe âm thanh thuyết pháp mà chẳng 
thấy được tướng của sư« 

2. Phật pháp. Thơ »Ngũ Canh Chuyển« 
của Thần Hội có ghi: 

XE. ?J St lò 

8# H#Œ. M mẽ 

Ñx 2 ® # 4t Jä PT 

†E & f[ Eỹ †R ‡ Tĩ 
»Mạc tác ý, vật nghi tâm 
Trụ tự tại, ly tư tầm 

Bát-nhã bản lai vô xứ sở 
Tác ý hà thời ngộ pháp âm«. 
»Chớ tác ý, đừng nghỉ ngờ 
Trụ tự tại, la nghĩ suy 
























































Báảt-nhã xưa nay không xứ sở 
Tác ÿ khi nào ngộ Phật Pháp«. 


PHÁP BÁO HÓA TAM THÂN 3# 3# 
+ 2= #Ÿ 

Chỉ pháp thân, báo thân, hóa thân của Phật. 
Duy Tắc ngữ lục q. I ghi: »ổ 3B J8 TÄi JÈ 
3 šl ;E lú 3š # {L —  . — Tham sân 
sỉ là thân thích của ta, dùng để trang 
nghiêm ba thán pháp, báo, hóa«. 


























PHÁP BẢO + # 
Phật giáo gọi Phật, Pháp, Tăng là Tam bảo; 
Pháp là một trong Tam bảo, chỉ cho giáo 


nghĩa kinh điển của Phật giáo. Chương 
Bát-nhã-đa-la, Tổ thứ 27 trong CĐTĐL q. 
2 ghi: »JtỞ & IHïW lã E. J3 ñ 
#í !! Èš Ñ L.‹ - Đây là vật báu của 
thế gian chưa đủ gọi là tột; trong các thứ 
bảo vật, Pháp bảo mới là tột«. 





PHÁP BẢO THIỀN SƯ + # Z# f 

1. Hiệu của Thiền tăng Đạo Nhàn, sống 
vào đời Ngũ Đại. X. Đạo Nhàn. 

2. Hiệu của Thiền tăng Khế Ôn, sống vào 
đời Ngũ Đại. X. Khế Ôn 


PHÁP BẢN 3# + 

Thiền tăng đời Minh, tự Triệt Không, 
người Đại Hưng (Bắc Kinh), Trung Quốc. 
Xuất gia từ thuở nhỏ học thiền với Tùng 
Công chùa Định Quốc. Dần dà ông được 
ấn chứng. Năm 25 tuổi đăng tòa giảng 
pháp tại chùa Thiếu Lâm, hiểu rộng biết 
nhiều, cơ phong sắc bén, mọi người đều 
thán phục. Về sau lên chức Đô Cương ở 
Đô Cương Ty. tịch tại chùa Thiếu Lâm. 


PHÁP CHÂN + š (878-963) 

Thiền tăng đời Đường, họ Vương, người 
Tử Châu (Tam Thai, Tứ Xuyên), Trung 
Quốc. 

Lúc trẻ xuất gia tại chùa Huệ Nghĩa (Viện 
Trúc Lâm, chùa Hộ Thánh), sau khi thụ 
giới cụ túc sư đi du phương phía nam, 
tham học với các ngài: Đạo Ngô Viên Trí, 
Vân Nham Đàm Thạnh, Động Sơn Lương 
Giới, sau cùng nơi thiền hội Quy Sơn Linh 
Hựu Sư khắc khổ tu luyện cho đến ngộ đạo 
trở thành truyền nhân tông Quy Ngưỡng. 
Trở về chùa Long Hoài núi San Khẩu, 
Thiên Bành (Bành huyện, Tứ Xuyên), rồi 
đời sang am Mộc Thiền, núi Đại Tùy trụ trì 
hơn 10 năm, bóng hình không ra khỏi núi 


583 


PHÁP CHÂN THIỀN SƯ 3%: E 3# tr 





mà tiếng tăm vang ngoài xa, kẻ học đạo 
khắp nơi tụ hội. Vua ban hiệu »Thần Chiếu 
Đại Sư«. Tác phâm: »ĐÐại Tùy Khai Sơn 
Thân Chiếu Đại Sư ngữ lục« 1 quyên được 
xếp vào »Cổ Tôn Túc ngữ lục«. 


PHÁP CHÂN THIỀN SƯ 3# Ä 3# 
Hiệu của Thiền tăng Thủ Nhất, sống vào 
đời Tống. X. Thủ Nhất. 


PHÁP CHIẾN 3+ #t 

Đọ sức bằng thiền ngữ, dùng thiền cơ đấu 
với nhau. Nuệ Nam ngữ lục ghi: »5»¿ Tï #È 
J. 3š #2 4 Hộ. ñj ?Š l ÑÄ. 7E ñx 
tí ÑÑ u— Duy-na Khắc Tân đọ sức bằng 
thiên ngữ bị thua, phạt 5Š quan tiên, đày 
vào phận dọn cơm«, hoặc »5¿ ?ï #È HR.. 
⁄Š MÀ 4+ HP. 2° f8 Hệ Ñk. hủ ñ Hị 
Bš. — Duy-na Khắc Tân, dùng thiển cơ 
đấu nhau bị thua, chẳng được ăn cơm, 
mang đồ đạc đi khỏi viện«. 


























PHÁP CHU 3+ # 
Hiệu của Thiền tăng Đạo Tế, đời Minh. X. 
Đạo TẾ. 


PHÁP CHÚC + 3# 

Đuốc nến dùng thắp cúng trong tự viện. 
Đuốc pháp. Vô Môn Quan ghi: »H. fE RE 
#E đẻ ĐỊ. 8  ?E 4 2) 3 fã Ấ “7ˆ ¿ 
#í 2% lH Ến. #ƒ 1 3£ Jj— šh Tí 2: 
Thử hỏi làm sao nghiên ngẫm chữ Không? 
Hãy dốc hết sức bình sinh vào công án 
đừng để gián đoạn, khác nào ngọn đuốc 
pháp mới châm nhẹ đã cháy bừng«. 



































° 


PHÁP CHÚNG 3+ 3# 
Tăng chúng. Bài tựa »ĐÐoạn Tế Tâm Yếu« 
do Bùi Hưu soạn, ghi: »` #È ÀÁ # XŠ 3# 


Z# EH2 K%. m2 #Ï1] hfl X 











J1? 3# #&. ññ #ï lì Z j Bf ấ. IRl 
Z4. 4 . Eiƒt H ?ñứ BTr š Mị. 








3š HlỊ đỆ {U? — Nay e tỉnh nghĩa nhập 
thân chẳng nghe được những điều chưa 
nghe, nên trao nó cho đệ tử là vị tăng tên 
Đại Chu Pháp Kiến trở về chùa Quảng 
Đường ở nủi cũ, hỏi các bậc Trưỡng lão, 
pháp chúng về những điều đích thân họ 
nghe được trước kia rồi so với nó xem 
giống nhau, khác nhau ở chỗ nào?«. 


PHÁP CỔ ‡++ #4 

Trống pháp. Khí cụ của chùa Phật, dùng để 
tấu nhạc hoặc làm tín hiệu tập trung tăng 
chúng. Minh Giác ngữ lục, q. 1 ghi: »IX 
ì2¿ là !R 1š 0v. IHỊ 3# lu #E ?HỊ {r[ RỊI 
- Thổi đại pháp loa, đánh đại pháp 
cổ, các quan chức đến pháp hội như thế 
nào mới phải? « 








H 
+xz? 


PHÁP CÔNG + + 

Từ để gọi các vị tăng (bao gồm các vị tăng 
còn nhỏ). Tiết Dược Sơn Hòa thượng trong 
TĐT dq. 4 ghi: »È} %8 |] Z Ñ đã 3ï. Z 
XE: 2A đủ Xi! — Sa-di hỏi Lão 
nhán có được mạnh khỏe không, Lão nhân 
đáp: Pháp công mạnh khỏel«. 


Eí 


























PHÁP DANH 3+ # 

Còn gọi: Đạo hiệu. Tên do vị Thầy đặt cho 
đệ tử khi người này vừa quy y Tam Bảo 
xong. X. Pháp hiệu. 


PHÁP DIỄN LONG TƯỢNG 
CHÚNG, ĐƯƠNG QUÁN ĐỆ 
NHẤT NGHĨA ›š ⁄€ 3t # # # #t 
# — | 

Những vị kiệt xuât trong pháp hội nên 
quán nghĩa thứ nhât. Đây là lời nghi thức 
do Duy-na hoặc vị tăng có địa vị xướng lên 


584 


PHÁP DUNG ‡# §h 





sau khi bạch chùy, trước khi vị »Trụ trì 
mới« nhậm chức thuyết pháp. Pháp Diễn 
ngữ lục, q. thượng ghi: »ll| l# HH. . ‹ 
i Ƒ1 4 lú ÉH Bễ xã: #2 # lễ 2X. 
à? PH 7ñ — 3o — Một hôm sư khai 
đường,.. Hòa thượng Long Môn bạch 
chùy rằng: Những vị kiệt xuất trong pháp 
hội, nên quán nghĩa thứ nhátk« 





PHÁP DIỄN + zš (2-1104) 

Thiền tăng đời Tống, họ Đặng, hiệu Ngũ 
Tổ, người Ba Tây, Miên Châu (Miên 
Dương, Tứ Xuyên), Trung Quốc. Năm 35 
tuổi xuất gia thụ giới cụ túc, du học Thành 
Đô, học tập các bộ luận Bách pháp, Duy 
thức, nghiên cứu nghĩa lý sâu xa của nó. 
Ngày kia sư phát sinh nghi hoặc đối với 
giáo môn, muốn thân chứng thể giải, bèn 
dẹp kinh sách đi xuống Giang Tô, Chiết 
Giang tham kiến các vị tôn túc, song nỗi 
nghi vẫn chưa dứt được. Sư lại yết kiến 
Viên Chiếu Tông Bản thưa hỏi trăm tắc 
công án xưa nay. Lại tham kiến Phù Sơn 
Pháp Viễn được chỉ điểm liền đến núi 
Bạch Vân tham kiến Thiền sư Thủ Đoan. 
Sư tham cứu tinh cần nên hoát nhiên triệt 
ngộ, làm bài kệ trình bày chỗ thấy của 
mình. 

»Một mảnh đất hoang trước núi xanh, 
Chấp tay cần thận hỏi cha ông, 

Bao lượt bán đi rồi mua lại, 

Vì thương tùng trúc gió trong lành«. 

Sư được Thủ Đoan ấn khả, nối pháp làm 
truyền nhân phái Dương Kỳ tông Lâm TẾ. 
Vâng lời thầy, sư lên pháp tòa khai thị đại 
chúng. Ban đầu, sư trụ núi Tứ Diện, rồi dời 
qua núi Bạch Vân, sau trụ trì chùa Đông 
Thiền núi Ngũ Tổ, Kỳ Châu (Kỳ Xuân, Hồ 
Bắc) tùy cơ đáp vấn, nhân sự cử dương, 
không cần dụng công tự nhiên kỳ đặc, 


hàng long tượng tụ hội, cực thịnh một thời. 
Trước tác Pháp Diễn Thiên sư ngữ lục 3 
quyền. Pháp tự có 22 người, nồi tiếng nhất 
là ba vị đệ tử: Phật Nhãn Thanh Viễn, Phật 
Quả Khắc Cần, Phật Giám Huệ Cần, được 
gọi là »Pháp Diễn Hạ Tam Phật«. 


PHÁP DIỄN THIỀN SƯ NGỮ LỤC 
3 34 #f ÉỊ sẽ 4 

Còn gọi: Ngũ Tổ Pháp Diễn Thiển sư ngữ 
lục, Ngũ Tổ lục. Ngữ lục, 3 quyền, do Ngũ 
Tổ Pháp Diễn soạn vào đời Tống, nhóm 
các ông Tài Lương... biên tập, được ấn 
hành vào khoảng niên hiệu Thiệu Thánh 
(1094-1097) đời Tống, sau đó được xếp 
vào Đại Chính Tạng tập 47, trang 649. Căn 
cứ vảo lời tựa, chúng ta biết được sách nảy 
được biên tập khoảng 10 năm trước khi sư 
Pháp Diễn thị tịch. Nội dung bao gồm ngữ 
lục của Pháp Diễn khi trụ các nơi: 

— Tứ Diện Sơn do Tài Lương biên tập. 

— Thái Bình do Thanh Viễn biên tập. 

— Hải Hội do Cảnh Thuần biên tập. 

— Hoàng Mai ở Đông Sơn do Duy Khánh 
biên tập. Ngoài ra còn có kệ tụng, tán 
V.V... 


PHÁP DUNG 3+ #+ 

1. Tăng nhân đời Đường (594-657), Thiền 
Tổ tông Ngưu Đầu, họ Vi, người Diên 
Lăng, Nhuận Châu (Tây nam Đơn Dương, 
Giang Tô), Trung Quốc. Năm I9 tuổi 
thông suốt kinh sử. Về sau đọc kinh Bát- 
nhã có ngộ, vào Mao Sơn xuất gia với 
Pháp sư Quỳnh Tam Luận Tông. Niên hiệu 
Trinh Quán thứ 17 (643) sư cất riêng một 
thiền thất bằng tranh dưới hang động phía 
bắc chùa U Thê, núi Ngưu Đầu, Kim Lăng 
(Nam Kinh) suốt ngày tọa thiền chuyên 
tâm tu hành. Niên hiệu Vĩnh Huy thứ 3 


585 


PHÁP DƯỢC 3% #£ 





(652) được mời đến chùa Kiến Sơ thuyết 
pháp. thính giả đông đảo. Người đời gọi 
thiền pháp ấy là »Ngưu Đầu Thiền«. Về 
sau gọi pháp hệ là »Ngưu Đầu Tông«. 
Tương truyền Đạo Tín từng vào núi Ngưu 
Đầu truyền trao pháp môn đốn giáo cho sư 
rồi trở ra, Ngưu Đầu Thiền chịu ảnh hưởng 
của Tam Luận tông và Thiền tông, chú ý 
vào không tịch. Thiền phong chú trọng ở 
chỗ vô tâm tuyệt quán, hoặc tuyệt quán 
vong thủ, rất giống với thiền pháp của Đạo 
Tín. Người đời sau cũng gọi sư là »NÑgưu 
Đầu Sơn Tăng«, »Dung Đại Sư«, »Huệ 
Dung«. Tác phẩm: Tâm Minh. 

2. Thiền tăng Bắc Tông đời Đường (747- 
835), họ Nghiêm, người Lãng Trung (Tứ 
Xuyên), Trung Quốc. Năm 13 tuổi xuất 
gia, là đệ tử của Huệ Hưu chùa Trường 
Lạc. Sư thông hiểu kinh luận, nghiêm minh 
giới luật, từng giảng thuyết »Nam Sơn 
Luật Sao«. Về sau đi du phương thấy đệ tử 
của Tung Tịch cử dương Thiền đạo liền 
theo hầu hạ được truyền tâm pháp. Sư ở 
chùa Phúc Ninh, Dặc Dương (G1ang Tây), 
người tham học rất đông. 

3. Thiền tăng đời Lý (2-1174), thuộc dòng 
Ty-ni-đa-lưu-ch' đời thứ 15, nối pháp 
Thiền sư Khánh Hý. Sư họ Lê quê ở Bồi 
Lý, là dòng đối Ái Châu Mục Lê Lương, 
dưới thời Đường. Trải I5 đời làm Châu 
Mục, gia tộc vinh hiển. Cha là Huyền 
Ngập hiệu Tăng Phán. Thuở bé sư theo 
Tăng thống Khánh Hỷ xuất gia. Khánh Hỷ 
thấy sư khen là kỳ đặc, bèn đem pháp ấn 
trao cho. Từ đó, sư mặc ý ngao du sơn 
thủy, tùy duyên hóa đạo. Khi thời thế đến, 
sư dừng ở chùa Khai Giác trên ngọn Thứu 
Phong. Hằng ngày môn đồ tìm đến tham 
vấn đầy thất. Sau, sư về núi Ma Ni ở phủ 
Thanh Hóa, dựng ngôi chùa Hương 


Nghiêm rồi trụ trì. Niên hiệu Thiên Cảm 
Chí Bảo thứ I (1174) nhằm năm Giáp Ngọ, 
ngày mùng 5 tháng 2, sư không bệnh mà 
tịch. Môn nhân là Đạo Lâm... làm lễ hỏa 
táng, xây tháp thờ sư tại Bản Sơn. Theo: 
Thiên sư Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


PHÁP DƯỢC # # 

Thuốc pháp, dụ chỉ Phật pháp. Đoạn Tế 
Tâm Yếu ghi: »4* X# th 1t HH ll V #E RR 
% % #4 #4. -— Chẳng gặp bậc minh sư 
ra đời uống uống thuốc pháp Đại thừa.« 











PHÁP ĐẠT 3# :‡ (668-740) 

Thiền tăng đời Đường, họ Lý, người 
Phong Thành, Hồng Châu (Giang Tây), 
Trung Quốc. Năm 7 tuổi xuất gia, tụng 
kinh Pháp Hoa. Sau khi thụ giới cụ túc yết 
kiến Huệ Năng cầu pháp. Huệ Năng vì sư 
giảng yếu chỉ »Pháp Hoa« giúp cho sư 
khải phát, Pháp Đạt đốn ngộ lý mầu liền 
nói kệ tán thán: »Tụng Kinh ba ngàn bộ, 
một lời Tào Khê tiêu«. Huệ Năng nói: »Từ 
nay về sau mới đúng là »ông tăng niệm 
kinh«. 


PHÁP ĐĂNG THIỀN SƯ ;* 1# 3# É 
Hiệu của Thiền tăng Thái Khâm, sống vào 
đời Ngũ Đại. X. Thái Khâm. 


PHÁP ĐỆ 3# # 

Sư đệ. Tiết Giác A Thượng Nhân trong 
NĐHN q. 20 ghi: »ä lỗi 7 É1 Tl ẩđB [| , 
fí Ẩñ 2X Z HR. BỊ f #Ñ tì 2X 35 Â JR 
W[ ## IÍj 3K. 3M ñ ## ñZ Bã fÈ WỤ Mỹ 
HỈI . — Những thương gia từ Trung Đô trở 
về, kế lại sự hưng thạnh của Thiên tông, 
Giác A hăm hở dắt pháp đệ Kim Khánh 
vượt biển mà đến thắp hương lễ bái Thiển 
sư Linh Ấn Phật Hải«. 















































586 


PHÁP HIỀN 3z E (?-626) 





PHÁP ĐOAN 3+ 3# 

1. Thiền tăng đời Ngũ Đại, tham yết Quốc 
sư Thiên Thai Đức Thiều được tỏ ngộ, nối 
pháp làm truyền nhân tông Pháp Nhãn. Sư 
ở chùa Báo Ân Quang Giáo tại Hàng Châu, 
được ban hiệu »Huệ Nguyệt Thiền sư«. 

2. Thiền tăng đời Đường, tham học với 
Quy Sơn Linh Hựu được nối pháp làm 
truyền nhân tông Quy Ngưỡng. Sư ở chùa 
Diên Khánh, Tương Châu (Tương Phản, 
Hồ Bắc). 

Có vị tăng hỏi: Con giun bị chặt làm hai 
khúc, hai khúc đều cử động, vậy Phật tính 
ở khúc nào? Pháp Đoan dang hai tay ra. 
Sau khi tịch được ban thụy Thiệu Chân 
Thiền sư. 


PHÁP ĐƯỜNG + # 

Ngôi nhà lớn trong tự viện để chư tăng tụ 
tập nghe Thiền sư nói pháp, thông thường 
ở mé sau điện Phật. Đời Đường, Thiền sư 
Hoài Hải sáng chế »Bách Trượng Thanh 
Quy«, chẳng lập Phật điện, chỉ xây Pháp 
đường nên Pháp đường có địa vị trọng yếu 
trong các Thiền tự. 7ung Dung lục q. Ì 
ghỉ: »ãã Ñ  Ẩl ⁄š ? .  †A &tH 
1M. HỊ  l§ #fñ.v D £Z ïấ — ï# DỤ 
TƑ 1H. — Các ông chưa đến pháp đường, 
Vạn Tùng chưa ra khỏi phương trượng. 
Vào lúc ấy các ông lãnh hội được thì cũng 
còn cách xa thiển pháp vậy«. 

















PHÁP GIỚI 3 # 

I. Ý thức (một trong sáu thức). Lớm Tế 
ngữ lục ghi: »À f5 #®*: ® 3 6ñ. ^À 
l 7 4 1M TẺ Kề. À # ?# * 1 ñ 
RR. À DU 2# 4 W WỆ s&. ^ ÍlM 2 
lh NÑ l8 . À3 ?* + 1ã Èš ïR. - Vào 
sắc giới không bị sắc mê hoặc, vào thỉnh 
giới không bị thỉnh mê hoặc, vào hương 






































giới không bị hương mê hoặc, vào vị giới 
không bị vị mê hoặc, vào xúc giới không bị 
xúc mê hoặc, vào pháp giới không bị pháp 
mê hoặc«. 

2. Toàn bộ thế giới, tất cả sự vật. Đàn Kinh 
(bản Đôn Hoàng) ghi: »#Ê ñ ! 3£ ñÀ ! 

}ƒ J§ 3X 7È 1E. lH#f — l§ TH ##. 

— Lành thay! Lành thay! Nguyện cho pháp 
giới chúng sinh nghe đến tức thời giải 
ngộ«. 

3. Bản nguyên và bản tính của vạn vật. 
Lâm TẾ ngữ lục ghi: »lt, ÀÑ_ ÿä jä 2 ï# . 

 Ä †t 2ð. =ZH#. À— Đã 
3 MỊ| %® f§ |H| †&ä. — | Jÿ li] 5 M 3š 
2* s — Người này nơi nơi không kẹt, thông 
suốt mười phương, tự tại ba cối, vào mọi 
cảnh sai biệt không thể thay đổi, trong một 
sát na thấu triệt pháp giới«. 

















PHÁP HẢI + ‡# (650-730) 

Thiền tăng đời Đường, họ Trương, tự Văn 
Doãn, người xứ Khúc Giang, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Tuổi trẻ vốn là Nho sinh, có 
tài năng và học vấn, sở trường về Kinh 
Phật, xuất gia tại chùa Hạc Lâm. Sau đó, 
sư đến Tào Khê lễ Lục tổ Huệ Năng làm 
thầy, theo hầu hạ bên cạnh cho đến khi Tổ 
thị tịch. Tổ đặt tên cho sư là Pháp Hải. Sau 
khi đắp tượng Tổ để thờ phượng tại chùa 
Bảo Lâm, sư ra hoằng pháp trụ chùa Bảo 
Trang Nghiêm ở Quảng Châu (nay là chùa 
Lục Dung). Sư là người biên tập Lực Tổ 
Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh và viết bài tựa. 
Đây là nguyên bản Tào Khê, đời đời noi 
theo đề khắc bản lưu truyền. 

PHÁP HIỂN ;š # (?-626) 

Thiền tăng đời Tiền Lý, thuộc dòng Tỳ-ni- 
đa-lưu-chi, đời thứ 1. Sư họ Đỗ, quê ở Chu 
Diên, Sơn Tây, miền Bắc Việt Nam. Sư 


587 


PHÁP HIỂN ‡# Rï 





thân hình to lớn cao đến 2,3m. Khi mới 
xuất gia, sư theo Đại sư Quán Duyên ở 
chùa Pháp Vân thụ giới. Đến lúc Tổ Tỳ-ni- 
đa-lưu-chi sang Việt Nam vào chùa Pháp 
Vân gặp sư, Tổ nhìn kỹ vào mặt hỏi: 

— Ngươi họ gì? 

Sư đáp: 

— Hòa thượng họ gì? 

— Ngươi không có họ sao? 

— Họ thì chẳng không, Hòa thượng làm 
sao biết được? 

— Biết để làm gì? 

Sư bỗng nhiên tự tỉnh liền sụp xuống lạy. 
Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi ấn chứng, từ đây về 
sau sư luôn luôn theo hầu Tổ. Sau khi Tổ 
tịch, sư vào núi Thiên Phúc tu thiền định, 
thân như cây gỗ, vật ngã đều quên. Các 
loài cầm thú thường quấn quít quanh sư. 
Người đời thấy thế càng thêm kính mộ, đệ 
tử tìm đến học đạo càng ngảy càng đông. 
Nhân đó, sư mới lập chùa nhận đồ đệ ở tu, 
số học chúng hằng ngày trên 300 vị. Thiền 
tông phương Nam từ đây được thạnh hành. 
Thứ sử nhà Tùy là Lưu Phương dâng sớ 
tâu lên vua. Vua Cao Tổ nhà Tùy từ lâu 
nghe phương Nam nảy khâm sùng Phật 
giáo, lại có cả các bậc danh tăng đạo cao 
đức trọng, bèn sai sứ mang năm hộp xá-lợi 
Phật, kèm theo tờ sắc điệp, ban sắc chỉ cho 
sư xây tháp cúng dường. Sư bèn xây tháp ở 
chùa Pháp Vân và các chùa danh tiếng ở 
các châu Phong, Hoan, Trưởng, Ái... cũng 
đều dựng tháp cúng dường. 

Về sau, sư trụ trì tại chùa Chúng Thiện, núi 
Thiên Phúc huyện Tiên Du. Niên hiệu Võ 
Đức thứ 9 (626) đời Đường, sư an tường 
thị tịch. Thiền sư Thanh Biện là người kế 
thừa tâm ấn nơi sư. Theo: T”iển sư Việt 
Nam của HT. Thanh Từ. 


PHÁP HIỂN ›š Bã 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, tham Thiền sư 
Cốc Án Trí Tĩnh, được nối pháp làm 
truyền nhân tông Tào Động. Sư ở viện Phổ 
Ninh, Tương Châu (Tương Phàn, Hồ Bắc). 
Có vị tăng hỏi: »Làm sao lội qua trăm sông 
ngàn núi?« Sư đáp: »ÏIrời trong đường 
không cách, kẻ đến không lầm cơ«. 


PHÁP HIỆU ‡+ #‡ 

Còn gọi: 7 hiệu, Pháp húy, Giới danh. 
Tên mà vị Thầy đặt cho người học trò của 
mình lúc người này xuất gia thụ giới. Thí 
dụ: Ngài Lê Quang Hòa có pháp danh là 
Thiện Thức, Thanh Kế, pháp hiệu là Huệ 
Đăng (Tổ Thiên Thai, chỉ phái Liễu Quán, 
thuộc phái Thiền Lâm Tế). 


PHÁP HOA ĐỀ CƯƠNG 3+ ‡È 3# B\ 
Biên khảo, 1 quyền, do Thanh Đàm Minh 
Chính (Thiền sư Việt Nam) viết tại viện 
Liêm Khê vào năm I8§19. Đây là một tác 
phẩm biên khảo giá trị, trong văn xuôi có 
chen lẫn thơ kệ, có thể nói là câm nang cho 
người đọc kinh Pháp Hoa. Thiền sư Thanh 
Đàm đã đọc Pháp Hoa với con mắt của nhà 
Thiền học rồi đề cương lại, giúp cho người 
đọc năm được ý chỉ của kinh, giống như có 
địa bàn trong tay người thủy thủ không còn 
sợ mất bến mất bờ. Nhận thức của sư về 
giải thoát được trình bày gọn ghẽ trong lời 
Bạt nói về năm chữ »Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh, nhất là 2 chữ Diệu Pháp. Theo sư, 
Diệu tức là Tâm, là chân tâm sáng suốt 
tròn đầy. Bài tụng về Diệu của Diệu như 
Sau: 

»Không hình không trạng cũng không tên 
Mẫu nhiệm trong lòng một điểm linh 
Thường tịch viên thông soi pháp giới 

Bản lai thanh tịnh Tạng chán tỉnh 


588 


PHÁP HƯNG THIỀN TỰ 3# ## 3ï sẽ 





Từ đáy phái hiện nên chư Phật 

Do đấy thành ra có chúng sinh 

Đứa con nghèo khổ lưu linh mãi 

Quên mắt người cha của tự mình«. 

Pháp là tất cả mọi vật, là sự ứng dụng của 
Diệu Tâm. Pháp là Tâm, Tâm là Pháp. Bải 
kệ vê Pháp của Pháp như sau: 

» Van pháp tuy nhiều không đếm xiết 
Chung quy cũng chỉ Thức Căn Trần 

Huyễn duyên dự ảnh dù không thực 

Chân tri chính kiến vẫn bao dung 

Gặp thây chỉ dạy đường mê ngộ 

Thấy Phật tìm ra lẽ sắc không 

Nếu muốn lên mau bờ bến giác 

Con đường trước mặt chớ lần khân«. 


PHÁP HÓA #3 1#. 

Dùng Phật pháp để giáo hóa. Chương 
Phục-đà-nan-đề, tổ thứ 8 trong CĐTĐL. I 
ghi: »{Ä §X # Z 7& Hi f] Há. LÍ {3 ñt 
H: 3k l ## ‡H th, i4 ?#8 Hñ #5 JVÈ 
2E Ít Bị. 2Á šE lM Ấ§ Ïš . — Phục- 
đà-mật-đa vâng lời thầy căn dặn, dùng kệ 
khen rằng: Trong các vị Tổ Thiên tông, 
thây ta hàng thứ tám. Pháp hóa đông vô 
lượng, thảy đều chứng quả Thánh«. 









































PHÁP HỘI ‡++ # (1500-1579) 

Thiền tăng đời Minh, họ Hoài, tự Vân Cốc, 
người xứ Gia Thiện, Chiết Giang, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Đạo Tế chùa 
Thiên Ninh, đời thứ 31 hệ Nam Nhạc. Sư 
kết am dưới núi Thiên Phật. Có ngữ lục 
truyền lại đời. 


PHÁP HUỆ THIỀN SƯ >š 3š 3# É 
Hiệu của Thiền tăng Minh Bản do vua 
Nguyên Nhân Tông ban cho. X. Minh Bản. 


PHÁP HÙNG 3+ # 

Cao tăng rất kiệt xuất. »Đại Giám Thiền sư 
bị tính tự« của Lưu Vũ Tích trong Toàn 
Đường Văn q. 610 ghi: »ã1 4 8š ft, šF 
j ÈÈ HừÈ.. — Lệnh Vua mời mà không đến, 
nên khen rằng sư là bậc cao tăng rất kiệt 
xuất«. 

















PHÁP HUYNH 3+ #. 

Sư huynh. Tiết Tham Chính Tiền Đoan Lễ 
Cư Sĩ trong NĐNN 4q. 20 ghi: »2 “Š El: 
3 2u ã Ä MiỄ H #'! 3ð X4 H lữ 
Mĩ. — Công cười, nói rằng: Pháp huynh 
đang vì đạo của Tổ mà tự ái! Nói xong liền 
nhắm mắt mà qua đời« 





PHÁP HƯNG 3+ # (?-1388) 

Thiền tăng đời Minh, họ Trần, hiệu Tùng 
Thạch, người Hoàng Nham (Chiết Giang), 
Trung Quốc. Năm 15 tuổi xuất gia với 
Minh Công chùa Thụy Nham ở Đồng Ấp, 
còn làm thị giả cho Bình Thạch ở chùa 
Thiên Đồng. Lại theo Cổ Đỉnh chùa Kính 
Sơn được mời làm Tạng ty. Khi ra hoằng 
pháp. sư trụ trì chùa Thái Bình ở Vĩnh Gia 
(Ôn Châu, Chiết Giang), dời về chùa Thọ 
Xương ở Lạc Thanh (Chiết Giang). Niên 
hiệu Hồng Vũ thứ 20 (1378) sư trụ trì chùa 
Kính Sơn đạo hạnh lẫy lừng, thiền lữ khắp 
nơi nghe danh đến tụ hội rất đông. 


PHÁP HƯNG THIỀN TỰ 3+ ®# z# 3 
1. Nằm ở thị trấn Triều Châu, huyện Bình 
Đông, tỉnh Đài Loan, Trung Quốc. Năm 
1957 do Pháp sư Hoằng Định sáng lập. 
Chùa có Thiên kiều, Trai đường, Quán Âm 
điện, Tam bảo điện, Niệm Phật đường, 
Phật học đồ thư quán. 

2. Nằm trong công viên Thọ Sơn, thành 
phố Cao Hùng, tỉnh Đài Loan, Trung 


589 


PHÁP HỶ 3 E 





Quốc. Năm 1966 do Pháp sư Thánh Hùng 
sáng lập. Chùa dựa thế núi mà cất, Đại 
hùng bảo điện hình tròn. Ngoài ra còn có 
Giảng đường, Khách đường, Thiền phòng, 
Trai đường, Xá-lợi tháp, Tổ sư đường. 


PHÁP HỶ # # 

Niềm vui do tham cứu, tu tập đạo pháp mà 
được. Tông Môn Võ Khó ghi: »ÌÄj #r El| R: 
Jb»v h ñ h R La bì 4 HỆ †Ý Ãm 
Tố vn VY Bề TH Mà Z 2Š › — Nghe là 
nghe tâm, thấy là thấy tính, cho đến ngửi, 
nếm, hay, biết, đều được niềm vui pháp hỷ 
thiên duyệt«. 


























PHÁP HỶ CHÍ ‡# Š 3. 

Gọi đủ: Danh Công Pháp Hỷ Chí. Chí, 4 
quyền, do Hạ Thọ Phương soạn vào đời 
Minh, Phùng Định hiệu duyệt, được xếp 
vào 7c Tạng kinh tập 150, trang 59. Nội 
dung gồm truyện ký của 208 danh sĩ trải 
qua các thời đại từ Đông Phương Sóc đời 
Tây Hán đến Dương Duy Trinh đời 
Nguyên sơ, thu thập hành trạng của kẻ sĩ 
tham thiền học đạo, nhưng chăng giới hạn 
ở các nhân vật từ đời Đường trở về trước. 
Quyền thủ có lời tựa và lời tự tự của Trúc 
Quán Hành, Trâu Địch Quang, Cố Hiến 
Thành, Ngô Lượng. Từ nơi bài tự tự chúng 
ta có thê biết Hạ Thọ Phương khi được tập 
truyện ký »Vật Ngoại Anh Hào lục« do 
Ngọc Phàm Chân Nhân trước tác dành cho 
người tham thiền, cho rằng sách này lầm 
lẫn rất nhiều, đọc xong không thể chịu 
được nên có ý viết ra một quyên sách. Họ 
Hạ sưu tập ngôn hạnh của các danh sĩ từ 
sách sử, văn tập, tăng sử, truyền đăng lục, 
ngữ lục. Mỗi truyện hơi ngắn, khoảng 200 
chữ, đều ghi sơ lược về thân thế và phụ I, 2 
điều ngôn hạnh về Phật giáo. 


PHÁP HỶ THIỀN SƯ + Š Z# f 
Thụy hiệu của Thiền tăng Linh Tuân, sống 
vào đời Ngũ Đại. X. Linh Tuân. 


PHÁP KỆ 3# 4# 

Thơ kệ nói về đạo pháp hoặc truyền trao 
đạo pháp. Chương Tăng-già-nan-đề Tổ thứ 
17 trong CĐTĐL q. 2 ghi: »$# #í E]: ?#Ê 
Hà ®? ñ. đá H lễ 1 ]F Í II ñ ‹ 
fl 321A HH: [ +ò Hh 4 #t 
?%È 4l. 4 BH T JH 0. lễ 
. | #ãñlH. 4# 
{ 1Ô. - Tôn giả nói: Lành thay! Lành thay! 
Kẻ nói pháp ta chăng phải ngươi (chỉ Tổ 
Già-da-xá-đa) thì là ai? Tổ liền trao cho 
pháp kệ: ›Tâm địa vốn không sinh, nhờ đất 
theo duyên khởi. Duyên giống không ngại 
nhau, hoa quả cũng như thế.‹ Tôn giả phó 
pháp xong, tay phải vịn vào thân cây rồi 
thị tịch«. 


vm 





M 
te 
Si 









































š àm 
= mà 








PHÁP KHẢI ‡# 4# (1561-1621) 

Thiền tăng đời Minh, họ Triệu, tự Nhẫn 
Chi, hiệu Đạm Cư, người Giang Âm 
(Giang Tô), Trung Quốc. Niên hiệu Vạn 
Lịch thứ 21 (1593) được Thiền sư Chân 
Khả truyền giới cụ túc. Sư vào đài Phân 
Kinh núi Thiên Mục ẩn cư ba năm chuyên 
tâm tham cứu. Sư thường để lộ cánh tay, 
mỗi khi có vọng tâm thì lấy nhang đốt vào 
cánh tay. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 29 
(1601) nghe tin Chân Khả có nạn, liền đến 
xin được ấn chứng. Niên hiệu Vạn Lịch 
thứ 36 (1608) sư nhận lời mời của Ngô 
Quán Ngã trụ trì chùa Hoa Nghiêm núi 
Phù Sơn. Về sau sư trở về Song Kính mà 
tịch. 


PHÁP KHÂM 3# # (714-792) 


Còn gọi: Đạo Khâm. Thiền tăng tông 


590 


PHÁP LỆNH BIỆT HÀNH 3# + 7| f7 





Ngưu Đầu đời Đường, họ Chu, người Côn 
Sơn, Tô Châu (Giang Tô), Trung Quốc. 
Năm 28 tuổi mới phát tâm vào đạo, bái 
Thiền sư Huyền Tố làm thầy, tu tập pháp 
thiền Ngưu Đầu nơi chùa Hạc Lâm. Về sau 
đến Kính Sơn kết am ở một mình, đạo 
hạnh vang xa nên người học đạo tụ hội rất 
đông. Niên hiệu Đại Lịch thứ 3 (768) Đại 
Tông triệu sư vào kinh để hỏi pháp yếu, 
ban hiệu »Quốc Nhất«. Thôi Hoán, Bùi Độ 
v.v.. đều thờ sư làm thầy. Sau đó sư trở về 
Kính Sơn thuyết pháp rồi tịch. Sau khi tịch 
được ban thụy »Đại Giác Thiền sư«. Đệ tử 
là Đạo Lâm, Sùng Huệ, Quảng Phu v.v... 


PHÁP KHÍ 3# 

Còn gọi: Đại khí. Những nhân tài trong 
đạo sẽ được rèn luyện để trở thành người 
đủ đại cơ đại dụng nhằm tiếp nối huệ mạng 
của Phật, hoằng dương chính pháp. Quy 
Sơn Cảnh Sách của Thiền sư Linh Hựu 
ghi: »fỲ IE: Bề Bê. ft X¿ flt HH 3š Z3 › — 
Đến như oai nghỉ chung sống với đại 
chúng cũng là pháp khí trong hàng ngũ 
chư tăng«. 

Tắc 199, Phần Dương Lục Nhân trong 
Thiên Uyển Mông Cầu (Vạn Tục 148, 113 
thượng) ghi: »Ïñi ? ñU ÙẢ f3 El: 

ỨH Tắt 4 ?2 3U 

ñH Ÿ2 #l| J} 

7N \J# Xã 

Ñ) ñä Jã 5M 12 


Sư thâm ghi lại việc ấy bằng kệ như sau: 



































Hồ tăng chống tích trượng 
Thỉnh pháp đến Phân Dương 
Sảu người (sẽ) thành đại khí 
Hãy vì họ (mà) tuyên dương«. 


PHÁP KHIÊN + ®# 
Thiền tăng đời Tống, họ Thi, người Tuyền 


Châu, Trung Quốc. Sư đến Viện Long 
Thọ, Chương Châu (Chương Phố, Phúc 
Kiến) học đạo với Thiền sư Vô Dật được 
nối pháp và kế thừa pháp tịch. Có vị tăng 
hỏi: »Thế nào là cảnh Long Thọ?«. Sư đáp: 
»Không chỗ cho ông để chân«. Lại hỏi: 
»Thế nào là người trong cảnh?« Sư đáp: 
»Ông còn chưa biết cảnh!« 


PHÁP LẠP 3+ ##, 

Còn gọi: Hạ lạp. Tuổi đạo, số năm sau khi 
tăng nhân thọ đại giới và mỗi năm phải có 
nhập hạ an cư. Tiết Thần Hội truyện trong 
Tống Cao Tăng truyện q. 9 ghi: »‡' #? J 
R7u†®#t—>H+—Hm~*%: 
# 3ã É  Ù. 5 bu PT. 2Š Bế 
= F7N‹ - Thân Hội bị bệnh ngày 12 
tháng l1 năm Trinh Nguyên thứ 10 (795) 
nghiễm nhiên ngôi kiết già thị tịch, thọ 75 
tuổi, pháp lạp 36. 























PHÁP LÂM ;% 3 (1284-1355) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Hoàng, tự Trúc 
Tuyên, hiệu Liễu Huyễn, người Ninh Hải, 
Đài Châu (Chiết Giang), Trung Quốc. Sư 
tham kiến Nguyên Tâu Hạnh Đoan ở chùa 
Trung Thiên Trúc ngay dưới lời được tỏ 
ngộ. Sư ở Mông Đường chùa Tịnh Từ 9 
năm không bước chân ra khỏi cửa. Hành 
tỉnh Tả Thừa tướng Thoát Hoan thỉnh sư 
trụ trì chùa Vạn Thọ, dời sang chùa Trung 
Thiên Trúc. Niên hiệu Chí Nguyên thứ 4 
(1338) sư trụ trì chùa Linh Ân, tông phong 
hưng thịnh. Vua Thuận Đề ban cho Kim 
lan pháp y. Về sau sư lui về ở am Liễu 
Huyễn. 


PHÁP LỆNH BIỆT HÀNH 3# 4 5| 
‡#f 
Dùng cách thức riêng để truyền trao đạo 


591 


PHÁP LOA 3# l§ 





pháp, chỉ cho thiền pháp »Bắt lập văn tự, 
giáo ngoại biệt truyền«. Đoạn Tế Tâm Yếu 
ghi: »fII 24 Bị . #X ft — 27 R #⁄, 
RỊ  # ®fï. #H ñ 3 Ì* ml. # 
đ§ + ðñì. RIỊ Eẽ ƑR . 2 j X “E M 
là uĂ. 3ñ È fl. mm fÍ — 3#. 
„ #Ñ 7K ÑE §H —- bà }X. ĐU íÍ 3H 
## Elì RE. 7l} —¬ 4b ÑÊ ñ ñữ 2X. 
lW— 3š Š HỊÍT. 3 ñE 34 ll fí . 
{lÐ 4 fl}È Hh 3. — Như Lai xuất hiện ở 
thế gian muốn nói pháp Nhất thừa mà 
chúng sinh không tin, phỉ bảng rôi chìm 
trong biển khổ, còn nếu như không nói thì 
rơi vào lỗi bún xin, không phổ biến diệu 
đạo cho chúng sinh. Nên lập bày phương 
tiện nói có 3 thừa... nhưng rốt cuộc cũng 
chẳng hiển bày được pháp Nhất tâm. Vì 
thế, Ngài gọi Ca-diếp đến, cho ngồi chung 
pháp tòa, trao riêng pháp nhất tâm lìa 
ngôn thuyết. Đây là dùng một cách thức 
riêng để trao truyền đạo pháp. Nếu ai khế 
ngộ được, liền đến Phật địa«. 





JNY 





Sthh 









































s8) 


























PHÁP LOA 3# 3# 

1. Khí cụ của chùa Phật, dùng ốc biển chế 
thành đề tấu nhạc. Mũnh Giác ngữ lục, „8: 1 
ghỉ: »I§ Ä 3š kiêng Bà NV øV. HH 5 ấn 
#Ê lHỊ Ƒ HỊ È? -— Thổi đại pháp loa, 
đánh đại pháp Đ các quan chức đến pháp 
hội như thế nào mới phải?«. 

2. Thiên tăng đời Trần (1284-1330), thuộc 
dòng Trúc Lâm Yên Tử, tổ thứ 2, nối pháp 
Điều Ngự Giác Hoàng. Sư tên thực là 
Đồng Kiên Cương, sinh ngày mùng 7 
tháng 5 năm Thiệu Bảo thứ 6 (1284), quê 
làng Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương, miền Bắc Việt Nam. Kệ thị tịch: 

ỹ 34 lr — 4 lÌ 

HH -†- 8ã £E Z ÃJ lí 

!E ññ À, Í fH lñ] 



























































ÿ 32 JÑ H St i8 ñ 

»Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn 

Tứ thập dư niên mộng huyền gian 

Trân trọng chư nhân hưu tá vấn 

Na biên phong nguyệt cánh man khoan« 
»ÄMuôn duyên cắt đứt, một thân nhàn 

Hơn bốn mươi năm mộng đã tàn 

Tạm biệt mọi người thôi chớ hỏi 

Bên kia trăng gió rộng thênh thang«. 

Đệ tử theo lời phó chúc của Sư, đem nhục 
thể lên nhập tháp tại Thanh Mai Sơn. Tác 
phẩm: 

— Đoạn sách lục 

— Tham thiển chỉ yếu (Thiền đạo yếu 
học?) 

— Kim Cang đạo tràng đà-la-ni kinh 

— Tún Pháp Hoa kinh khoa số 

— Bải-nhã tâm kinh khoa 

và một bài kệ thị tịch... Theo: 7#¿Ên sư 
Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


PHÁP LUÂN 3+ # 

Bánh xe pháp dụ chỉ Phật pháp. Tiết Kinh 
Sơn Bảo Ấn Thiền sư trong NĐHN q. 20 
ghi: »IH: 3ƒ #J ph 1E St }* #E Hƒ Z6 TH, 
đất J mỳ 3E lặn . Tíi ð‡ 0 t Er ‡x #J Tï 
\Ế. — Đức Thế Tôn vừa thành Chính 
Giác nơi vườn Lộc Dã chuyển pháp luân 
tứ để, tỳ-kheo Kiểu Trần Như ngộ đạo 
trước tiên«. 














PHÁP LƯU 3# # 

Chỉ chung cho hàng ngũ chư tăng, tăng 
chúng. Truyện Hoằng Nhẫn trong Tống 
Cao Tăng truyện q. 8 ghi: »{Ä. € ‡# JH HH 
ll fã ) HE #4 t2 C1 7S Z4 ) v 
H: #HÄjÈN #1! RiñữỦmZ. 2 
la ÃÁ`<Z 4H. ® 4⁄0 Â‹ tị f 
SỜ. — † ®#®#6b À †E 1à #. M 
{E ñ ?Ÿ.. — Tứ Tổ Đạo tín nhìn kỹ Hoằng 





l: 





bàB| 

















TH 











TT 4 











592 


PHÁP NHÃN TẠNG ‡% ñR 7# 





Nhẫn, khen rằng: Đây chẳng phải là đứa 
bé tâm thường, xem khắp thân thể của nó 
chỉ thiếu có 7 tướng đại nhân, chẳng bằng 
Đức Phật mà thôi! Nếu cho gia nhập hàng 
ngũ chư tăng thì 20 năm sau nó sẽ hoằng 
dương Phát pháp đại quy mó, còn hơn 
những gì ta gửi gắm«. 


PHÁP LY VĂN TỰ # ## % # 

Thiền pháp siêu việt văn tự tri giải. Lâm Tế 
ngữ lục ghi: »‡` bà XŠ Sƒ 2š: 3š BỀ % 
#.. ®Rị I ®?44iU. jã BẰ lĩ 
⁄. Ji 23 H 3 Hễ.‹ - Không nghe 
Thích Tôn nói: Pháp ly văn tự, vì không lệ 
thuộc nhán duyên. Do vì ngươi không tin 
cho nên ngày nay ta mới nói đài đòng«. 
































PHÁP MÃN # #3 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, đến núi Ba Tiêu 
học đạo với Thiền sư Huệ Thanh, nối pháp 
làm truyền nhân tông Quy Ngưỡng. Sư ở 
núi U Cốc, Hồng Châu (Nam Xương, 
Giang Tây). Có vị tăng hỏi: »Thế nào là 
đạo?« Sư đáp: »IWƒ HW — {ã: ññ ll äH ƑF 
tự. “ j R H | %. TH 2 ÉH 
#t E\. 4 Zi 3B Í ìH f‹s -Hãy nghe 
kệ: Nói đạo dưới lời vô thính, nêu lên áo 
chỉ định ninh. Thiên yếu hôm nay lãnh hội, 
đâu cần lui bước nghỉ dừng«. 




















PHÁP MÔN + ? 

1. Phật giáo, Phật giáo giới, cũng đồng 
nghĩa với Phật môn. Tục Nghệ Ngôn trong 
NHQL q. 30 ghi: »f# ÿä 3š ƑJ. H ïE 5ï 
fầ s — Phá diệt Phật giáo, tự làm mắt huệ 
mạng«. 

2. Tông phái Phật giáo, môn loại. Đàn 
Kinh bản Đôn Hoàng ghi: »‡È JÝ, 2š Ƒ] , 
Ì  đï Rlq ®.. - Tông phái của ta đây, 
lấy định huệ làm gốc«. 











3. Tu tập Phật pháp, phương pháp tu thiền. 
Tông Môn Võ Khó ghi: »% †XL H Bl 1t. 
fÿ BH 2 HH ? !t ẤI X ‡Š [|]. — Tối nay 
hãy ở lại, ta sẽ cùng ông lÿ giải chút ít 
phám môn Thiên«. 





PHÁP MÔN SỬ QUÝ 3# P3 4 #\ 
Sách, I quyền, do Bạch Nham Tịnh Phù 
(Thiền tăng tông Tào Động) soạn vào đời 
Thanh, được xếp vào 7c Tạng kinh tập 
147, trang 683. Tác giả trình bày về lịch sử 
tông Vân Môn và tông Pháp Nhãn cùng 
vấn đề pháp hệ của Thiền sư Thiên Hoàng 
Đạo Ngộ. 

Bởi theo quan điểm của các sách: Tuyết 
Phong quảng lục, Tụng Cổ Liên Châu 
Thông tập, Phật Tổ Thống Ký, Huyền Yếu 
Quảng tập cho rằng Thiên Hoàng Đạo Ngộ 
chăng thuộc pháp hệ Thanh Nguyên Hành 
Tư. Tác giả khảo chứng sự thật lịch sử, suy 
cứu tình lý, theo lý lẽ mà trình bày, chỉ ra 
rằng Thiên Hoàng Đạo Ngộ chẳng những 
thuộc pháp hệ Thanh Nguyên mà còn 
chính là Thiên Vương Đạo Ngộ, và từ nơi 
vị Thiền sư này mới sinh ra 2 tông Vân 
Môn và Pháp Nhãn. 

Quyền cuối phụ lục »Ngũ Gia Biện Chính« 
do Đức Nghiêm Dưỡng Tồn (vị tăng Nhật 
Bản) soạn ra, tán đồng thuyết của Tịnh 
Phù. Hơn nữa còn phụ lục quan điểm đối 
nghịch nằm trong sách »Ngũ Phái Nhất 
Trích Đồ« do Nhật Am Nhất Đông soạn, 
tán đồng thuyết Ngũ gia đều là pháp hệ đời 
sau của Mã Tổ Đạo Nhất do Hồ Quan Sư 
Luyện đề xướng. 


PHÁP NHÃN TẠNG + f# 3 

Gọi đủ: Chính pháp nhãn tạng. Chỉ cho 
đạo pháp giáo ngoại biệt truyền của Thiền 
gia. Chương Hạc-lặc-na Tổ thứ 23 trong 


593 


PHÁP NHÃN TÔNG 3% ñR % 





CĐTĐL, q. 2 ghi: »Ê£ — -E — H3. = 
S Hề # jf tý Tí f]} Èš HN j. ÍT {L 

2 HH HI R. — Sư 22 tuổi xuất gia, 30 
tuổi được Tôn giả Ma-noa-la giao phó 
pháp nhãn tạng, hành hóa đến Trung Ấn 


Độ«. 











PHÁP NHÃN TÔNG + !E & 


Một trong năm phái Thiền tông Trung 
Quốc, thuộc hệ Thanh Nguyên. Người 
sáng lập là Văn Ích đời Ngũ Đại (8§5- 
958), sau khi Văn Ích lìa đời, Nam Đường 
chủ Lý Cảnh ban thụy hiệu »Đại Pháp 
Nhãn Thiền sư«, cho nên gọi là Pháp Nhãn 
Tông. Môn phong tỉ mỉ rõ ràng, col trọng 
lý sự viên dung, chú trọng học tập giáo lý 
người xưa, mục đích là sửa chữa bệnh chấp 
không của thiền lâm đương thời. Trong 
năm phái thiền, tông này sáng lập rất muộn 
song lại sớm suy vi, giữa đời Tống pháp 
mạch đã dứt tuyệt, lập tông được chừng 
100 năm. Pháp Diễn ngữ lục, q. thượng 
ghi: »Ẵl 24: #[ƒ lỗ] 2š HR F EE? # 
+: El AI lÚ . — Sư bảo: Sao không 
hỏi việc trong tông Pháp Nhãn? Học tăng 
thưa: Đề dành cho Hòa thượng«. 











Tiết Tông Thừa Yếu Nghĩa trong An $ T1 ắc 
ngữ lục, q. 9 ghi: »ïŠ HR 2š BH # 18 lÉ , 
Jd f5 H đà, ñJ Ñ. PP. Mưa 
HÉj v ƒÈ ÝÈ Bế HR 2š ‡l.. đH ft {tL ⁄. 
2R 3M 1H BÚ jÄk + v ŠI lÄ lu Số (b HỆ . 
- Tông Pháp Nhãn nghe tiếng ngộ đạo, 
thấy sắc mình tâm, trong câu chứa cơ 
phong, trong lời có tiếng vang, luôn luôn 
tùy thuận căn khí, giàn xếp hóa pháp, 
giống như xem thân thể cắt áo, chấn bệnh 
bốc thuốc«. 












































: Hỳ 























PHÁP NHÃN VĂN ÍCH THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC 3 ñ# % ä Z# Ép 3# ¿ 

Gọi đủ: Kim Lăng Thanh Lương Viện Văn 
Ích Thiền sư ngữ lục. Còn gọi: Đại Trí 
Tạng Đại Đạo Sự ngữ lục. Ngữ lục, Ì 
quyên, do Thanh Lương Văn Ích soạn vào 
đời Đường, được xếp vào Đại Chính Tạng 
tập 47, trang 588. 

Tổ Thanh Lương Văn Ích của tông Pháp 
Nhãn lần lượt trụ trì 3 đại đạo tràng là 
Sùng Thọ Viện, Báo Ân Thiền Viện, 
Thanh Lương Thiền Viện. Nội dung sách 
này bao gồm những việc: Khai đường, 
Thượng đường, Thị chúng, Vấn đáp, Cơ 
duyên, Cử cổ, Đại cổ, Tụng cổ của Sư Văn 
Ích tại 3 đạo tràng nói trên. Từ ngữ lục này 
chúng ta thấy được Thanh Lương Văn Ích 
tiếp dẫn người học khân thiết, đưa ra rõ 
ràng tông phong của sư một cách viên 
dung, mà chăng dùng cơ pháp đánh hét 
như tông Lâm Tế. Khoảng niên hiệu Sùng 
Trinh (1628-1643) đời Minh, khi Ngộ 
Phong Viên Tín và Quách Ngưng Chí biên 
tập Ngũ Gia ngữ lục, có đem ngữ lục này 
vào. 


PHÁP NHÂN ĐẠI SƯ 3# BỊ % #f 
Hiệu của Thiền tăng Đạo Khuông, đời Ngũ 
Đại. X. Đạo Khuông. 


PHÁP NHẪN + #: 
Phâm chất nhẫn chịu các thứ khổ nạn, khó 
khăn và đối với Phật pháp tin chắc không 
nghi. Mật Am ngữ lục ghi: »Ì #Ÿ Úc 1 

# E. tHữẤHMH. #Jñ4#@&. R 
HH *tjẩl. 2% #8 #< Ấ‹ CÁ Ti ấn đi 
ll. #2 4 H l. 3l 2 Ấ # 4À BỊ. 

⁄ ñu m1. J HùbN:. 4£ 18 
SÉ. Ỳ* H 4š. 2 ñÈ ñð À s - Khi 


Thế Tôn ở trên hội Linh Sơn, có 500 vị Tỳ 















































594 


PHÁP NINH ‡# #% (1081-1156) 





kheo đắc tứ thiền có 5 thứ thân thông, 
nhưng chưa được pháp nhẫn. Mỗi người 
trong bọn họ tự thấy kiếp quá khứ giết hại 
cha mẹ và gáy các tội nặng nên trong tự 
tâm của mỗi vị hoài nghỉ đối với pháp sâu 
xa, chẳng chứng nhập được« 


PHÁP NHẤT ›% — (1858-1931) 

Tăng nhân cận đại, họ Ôn, tên Cực Như, 
người Tùy Châu, Hồ Bắc, Trung Quốc. 
Niên hiệu Quang Tự thứ I3 đời Thanh 
(1887), sư xuất gia ở chùa Bảo An nơi quê 
nhà. Năm sau sư thụ giới cụ túc nơi chùa 
Bồ-đề, gặp Thiền sư Hà Sơn mới biết tham 
thiền. Lại đến chùa Kim Sơn ở Trấn Giang 
tham kiến Hoà thượng Đại Định. Sau đó 
nơi chùa Hải Huệ ở Hồ Bắc, sư tọa thiền 
nhiều năm, sớm tối tụng kinh Lăng 
Nghiêm hơn ngàn bộ, nhờ vậy mà thấu 
suốt nguồn pháp, không còn nghỉ trệ. Năm 
1914 nhậm chức Thủ tọa chùa Cao Mân. 
Năm 1919, sư đến núi Sư Tử ở Giang Phố 
giảng kinh, tọa hương tham thiền, cũng 
như thế tại chùa Cao Mân, chùa Kim Sơn. 
Tác phẩm: Tham Thiển Giản lục, Tham 
Thiên Đề Yếu, Kim Cang Kinh Giảng lục, 
Pháp Ngữ. 


PHÁP NHĨ #3 ñ 

Còn gọi: Tự nh?, pháp nhiên. Pháp này. Lễ 
ấy. Ý nói vốn tự nhiên như thế, không do 
dựng lập, đặt ra. Bài Phá Tám Ca trong 
Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: 

SN ĐÃ ĐÀ x VW. ŸW ÙW 

đã #5 Z ¿bò HỊ fb 4b 

dụ sò ÄJI EH 4È b Ôi 

‡⁄$ Ñl íM #Ä Ñ. th 2 

»Mặc mặc mặc, trầm trầm trầm 
Vạn pháp chi tâm tức Phật tâm 
Phật tâm khước dữ ngã tâm hợp 








— 

















Pháp nhĩ như nhiên cắng cô câm (kim)«. 
»Lãng lặng lặng, chừn chìm chìm 

Cải tâm muôn pháp là tâm Phật 

Tâm Phật lại cùng tâm ta hợp 

Lễ ấy như nhiên suốt cô kim 


PHÁP NHŨ + #U 

1. Trao truyền đạo pháp. Mật Am ngữ lục 
ghi: »{t # ZR #4 f: X #8 th ?š T J4 
ƒR % À4 TH li. ƑH RÑM #2; ð#L Z RR: — 
Cúng dường đại Hòa thượng Ứng Am đời 
thứ 18 trụ núi Thiên Đồng sau cùng, ngỏ 
hấu đên đáp công ơn trao truyền đạo 
pháp«. 

2. Người kế thừa đạo pháp. Pháp Diễn 
Thiên sư ngữ lục q. trung ghi: »2Š % T] li 
% šL Bá #R 2 ñ* 7W.. ñN H S ll RR. 
~ Sáng nay các người kế thừa đạo pháp vì 
Trăn Công thiết trai, thỉnh Bạch Vân thăng 
tòa«. 
































PHÁP NHƯ 3# + (638-689) 

Thiền tăng đời Đường, họ Vương, người 
Thượng Đảng, Sơn Tây, Trung Quốc. Sư 
là đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, hầu ngài 
trải qua 16 năm. Sau khi Tổ mất, Sư trụ 
chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn. Sư thuộc 
Thiền tông Nam tông đời thứ 2, vì sư xem 
Lục Tổ như Thầy của mình. 


PHÁP NINH 3# # (1081-1156) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lý, người Cử 
huyện, Mật Châu (Sơn Đông), Trung 
Quốc. Do ở núi Ô Kỳ, Nghi Châu nên pháp 
hiệu của sư là »Ô Kỳ«. Ban đầu sư theo 
Hòa thượng Diệu Không Minh chùa Thiên 
Ninh đắc độ, tham học khá lâu trọn được 
tông chỉ Vân Môn. Về sau trụ chùa Tịnh 
Cư, hoằng dương đạo của Tuyết Đậu. Niên 
hiệu Nguyên Phú (1098-1100) sư trụ tĩnh 


595 


PHÁP PHỤC 3 Jš 





xá Linh Phong núi Xà Sơn ở Hoa Đình 
(Tùng Gnang, Thượng Hải). Sau đó tình xá 
đối thành thiền viện Chiêu Khánh, Hữu 
thừa tướng Chu Ngạc thỉnh sư làm Tổ khai 
sơn, đồ chúng đông đảo, thạnh nhất đông 
nam. 


PHÁP PHỤC 3 /§. 

Pháp y, cà-sa. Hoằng Nhẫn truyện trong 
Tống Cao Tăng truyện q. 8 ghi: »1^ 4/ 77 
DI 3> H§ ‡† 5 é. 3# % t }S ñR B - 
- Hoằng Nhấn liền đem pháp phục giao 
cho Huệ Năng. Huệ Năng nhận lãnh y giáo 
hóa ở Thiểu Dương«. 








PHÁP QUANG + %. (809-869) 

Thiền tăng đời Đường, họ Lương, người 
Trường Ninh (nay là Tân Phong, Quảng 
Đông) Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 
Thiện Đạo, thuộc hệ Thanh Nguyên đời 
thứ 4, trụ viện Đan Thạch. 


PHÁP QUẢNG 3# #& (1300-1364) 
(156 TKTNVC) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Ngũ, tự Dật Sơ, 
người xứ Trinh Dương, Lĩnh Nam (Anh 
Đức, Quảng Đông) Trung Quốc. Nối pháp 
Thiền sư Giáp Sơn, Liễu Mai, đời thứ 23 
hệ Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Kim Sơn 
(Trấn Giang, Giang Tô). Tác phẩm: Hồi 
yếu tập. 


PHÁP TÀI ¿+ ®#‡ 
Dụ chỉ cho Phật pháp, bởi vì Phật pháp 
như của cải quý báu có năng lực khiến tinh 
thần người ta được phong phú. Chương Trí 
Nhàn Tụng trong CĐTĐL q. 29 ghi: 

‡#jl N HH }H ãÃ. 1 BH 2š tí 2K ñ8 
HỆ J, À #?  É. & ÌŠš HỊ H Mũ tt 


»Đạt đạo nhân xướng Tô ý 



































Ngã sư tông cổ lai húy 

Duy thử nhân thiện an trí 
Túc pháp tải cụ tàm quý«. 
›Bác đạt đạo xướng Tổ ÿ 
Tông môn ta vốn cắm ky 
Chỉ người này khéo lập bày 
Đủ pháp tài cả tàm quÿỷ«. 


PHÁP TẠNG 3# 3. 

I1. Giáo nghĩa Phật pháp. Chương A-nan 
Tổ thứ 2 trong CĐTĐL q. 1 ghi: »# Fij l 
lÈ f M ®ối. 1H # Ù| lR #8 jf 3 
—. #riĂmMðñX ‹ JH ĐI Tñ IH # À 7 
f.. XS l 3š Mã 1H 7K fR 4. fỀ J9 ft 
j fï ?í.. - Tôn giả học rộng hiểu nhiễu, 
trí huệ vô ngại, đức Thể Tôn cho là đệ nhất 
tổng trì, từng được khen ngợi. Hơn nữa, do 
đời trước Tôn giả có công đực lớn, thọ trì 
pháp tạng như vật chứa nước, nên đực 
Phật bèn sai làm thị giả«. 

2. Thiền tăng đời Minh (1573-1636), họ 
Tô, tự Vu Mật, Hán Nguyệt, hiệu Tam 
Phong, Thiên Sơn, người Vô Tích (Giang 
Tô), Trung Quốc. Năm I5 tuổi xuất gia, 29 
tuổi xem Cao Phong ngữ lục quyết chí 
tham thiền, chuyên tâm tham cứu hơn 10 
năm nhưng không thể giải ngộ. Niên hiệu 
Vạn Lịch thứ 38, (1610) hành cước đến 
Ngu Sơn, Thường Thục (Giang Tô) sửa 
sang lại viện hư phế, lập ra tùng lâm. Thiết 
lập bách nhật tử quan ngày đêm tham cứu. 
Một hôm bị hôn mê, ói đàm hơn một đấu, 
nằm liệt ngủ vùi 5 ngày, chợt nghe tiếng 
trúc sư liền triệt ngộ nguồn tâm. Niên hiệu 
Thiên Khải thứ 4 (1624) yết kiến Viên Ngộ 
nơi chùa Kim Túc được ấn chứng làm 
truyền nhân tông Lâm Tế. Sư khai đạo ở 
chùa Thanh Lương, Tam Phong, Ngu Sơn. 
Người đời gọi là »TITam Phong Tạng 
Công«. Sư lần lượt trụ trì chùa Bắc Thiền 






































596 


PHÁP THÂN +3 § 





ở Tô Châu, chủa An Ân núi Lâm Bình, 
chùa Trịnh Từ núi Nam Bình, chùa Câm 
Thọ ở Long Sơn, Lương Khê. Thông mẫn 
tuyệt luân, thông suốt Nho Phật chuyên 
tâm tu thiền, chỗ thấy kỳ đặc xướng lên 
thuyết mới. Sư soạn quyên »Ngũ Tông 
Nguyên« bài bác thuyết của Viên Ngộ. Về 
già ở nơi Đặng Úy. Tác phâm: 7zm Phong 
ngữ lục, Quảng lục Hoằng Giới Pháp 
Nghi, Sơn Cự tập. Đời Thanh, niên hiệu 
Khang Hy thứ 40 (1701) truy thụy »Cảnh 
Thông Thiền sư«. Vua Thế Tông đời 
Thanh cho là phản thầy nghịch đạo nên 
thiêu hủy kinh sách của sư, trục xuất môn 
đồ khiến cho pháp mạch Tam Phong dứt 
tuyệt. 


PHÁP TẾ ;* 3# (912-1000) 

Thiền tăng đời Tống, họ Đinh, người Vụ 
Châu (Kim Hoa, Chiết Giang), Trung 
Quốc. 

Ban đầu sư giảng hai luận Minh môn, 
Nhân minh, sau đó du phương đến viện 
Trường Thọ ở Tô Châu tham kiến Thiền sư 
Bằng Ngạn, nhận được tâm ấn, nối pháp 
làm truyền nhân tông Pháp Nhãn. Bằng 
Ngạn tịch, sư kế tục pháp tịch. Niên hiệu 
Thái Bình Hưng Quốc thứ 3 (978) sư lui về 
ấn tu. 


PHÁP TẾ ĐẠI SƯ 3+ 3 % ## 
Hiệu của Thiền tăng Hồng Nhân, sống vào 
đời Đường. X. Hồng Nhân. 


PHÁP THÀNH + 3 (1071-1128) 

Thiền tăng đời Tống, họ Phan, hiệu Khô 
Mộc, người Tú Châu (Gia Hưng, Chiết 
Giang), Trung Quốc. Xuất gia năm l7 tuổi, 
sư dốc lòng tu thiền, chuyên tâm tham 
phỏng chẳng ngại đi xa học hỏi. Sư yết 


kiến Thiền sư Pháp Chân Thủ Nhất tông 
Vân Môn và thụ giới cụ túc. Hỏi pháp an 
tâm, sư tham cứu trong nhiều năm. Từng 
tham học với các Thiền sư Tử Anh, 
Thường Thông, Khắc Văn, Ngộ Tân, Trí 
Bản... Năm 33 tuổi sư đến núi Đại Hồng ở 
Tùy Châu (Hồ Bắc) tham kiến Phù Dung 
Đạo Giai, dưới một lời liền ngộ nhập sáng 
tỏ nguồn tâm bèn ở lại hầu hạ vài năm, 
được nối pháp làm truyền nhân tông Tào 
Động. Vì sư thích »Khô mộc thiỀền« nên 
người đời gọi sư là »Khô Mộc«. Niên hiệu 
Đại Quán thứ I (1107) sư khai đường tại 
Hương Sơn, Nhữ Châu (Lâm Nhữ, Hà 
Nam). Niên hiệu Chính Hoà thứ 2 (1112) 
phụng chiếu trụ trì thiền viện Tịnh Nhân ở 
Tả Nhai, rồi dời sang ở chùa Bảo Lâm, 
Quảng Huệ, Phố Tế. Sau khi mất, sư được 
ban thụy »Phô Chứng Đại Sư«. 


PHÁP THAO 3 z8 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, học đạo với Thiền 
sư Trường Khánh Huệ Lăng đắc pháp. Sư 
ở chùa Khuynh Tâm, Hàng Châu, về sau 
dời sang chùa Long Sách rồi tịch. Ngô Việt 
Vương ban hiệu »Tông Nhất Thiền sư. 


PHÁP THÂN + # 

Bản thể của tự tính cùng khắp không gian 
và thời gian, nó vô hình vô thanh mà hay 
hiện hình hiện thanh, như như bất động mà 
biến hóa vô cùng. Phần Pháp Thân trong 
Thiển Lâm Loại Tụ (Vạn Tục 117, 13 
thượng) ghi: »|ñ]: ñI f[ & X5 3š 
fJ. HỊ 2x: dt 3E } j8  › — Tăng hỏi 
Thiên sư Vân Môn Yến: Thế nào là câu nói 
thấu pháp thân? Sư đáp: Giấu thân trong 
sao Bắc đầu«. Tắc 92, Thiên Uyển Mông 
Cầu (Vạn tục 148, 104 thượng) ghi: »3f #f 
4 #l LH. 3ã 34 Lị E 3ý. Tế E: 

















597 


PHÁP THỊ THIỀN SƯ 3% }#§ 3ï 



































1 ff[ S6 3š 3? HE: 3š 8 # 1H 
Về sau, Đạo Ngô đến Kinh Khẩu gặp lúc 
Giáp Sơn đang thượng đường, có vị tăng 
hỏi: Thể nào là pháp thân? Sơn đáp: Pháp 
thân không có tướng«. 





PHÁP THỊ THIỀN SƯ ;#+ 3 3# #§ 
Hiệu của Thiền tăng Sách Chân, sống vào 
đời Ngũ Đại. X. Sách Chân. 


PHÁP THÔNG THIỆN HỶ ‡* :§ # 


S2 


Thiền tăng đời Nguyễn, thuộc phái thiền 
Tào Động thế hệ thứ 36, là tổ khai sơn 
chùa Long Ân. Chùa này được xây dựng 
trên núi Long Ấn thuộc thôn Tân Lại, 
huyện Phúc Long, dinh Trấn Biên, miền 
Nam Việt Nam (nay là xã Tân Bửu, thành 
phố Biên Hòa), nằm bên mặt đường liên 
tỉnh từ Biên Hòa lên thác Trị An (cách 
Biên Hòa 4km). Sau khi Tổ Pháp Thông 
Thiện Hỷ thị tịch, đồ chúng lập tháp ở phía 
trước sân chùa, nằm về phía bên phải. 
Tháp xây theo hình khối lục giác, tầng cuối 
cùng mỗi cạnh 2m. Tháp cao 4 tầng với 
đỉnh là một hồ lô, tính chung cao khoảng 
6m. Phía trong tháp có một bia đá lớn (có 
thê kế về sự tích của Tổ Pháp Thông), phía 
ngoài có cửa vảo (Nhưng năm 1972, Giáo 
thọ Thiện Hỷ đã xây kín cửa vào bên trong 
thấp nên hiện chưa rõ được nội dung của 
tắm bia này). Theo: LSPGĐT của Nguyễn 
Hiền Đức. 


PHÁP THUẬN + /§ (914-990) 

Thiên tăng đời Đinh-Lê, thuộc dòng Tỳ-ni- 
đa-lưu-chi đời thứ 10. Sư họ Đỗ, không rõ 
quê quán ở đâu, xuất gia từ thuở bé, thụ 
giới với Thiền sư Long Thọ Phù Trì. Sau 
khi đắc pháp, sư nói lời nào cũng phù hợp 


sấm ngữ. Lúc nhà Tiền Lê mới dựng 
nghiệp, thường mời sư vào triều luận bàn 
việc chính trị và ngoại giao. Khi quốc thái 
dân an, sư không nhận sự phong thưởng. 
Vì thế, Vua Lê Đại Hành rất kính trọng, 
không dám gọi tên, chỉ gọi là Đỗ Pháp sư. 
Nhà vua nhờ sư trông coi việc soạn thảo 
văn kiện, thư từ ngoại giao. Năm Thiên 
Phúc thứ 7 (986) nhà Tống sai sứ là Lý 
Giác sang phong tước hiệu cho vua Đại 
Hành. Vua nhờ sư cải trang làm lái đò để 
đón Sứ. Trên sông, bất chợt Lý Giác thấy 
hai con ngỗng bơi, cảm hứng liền ngâm: 

#ö fŠ Bl fŠ # ‹ TUI II Ihị 2 E 

»Nga nga lưỡng nga nga 

Ngưỡng diện hướng thiên nha«. 

»Song song ngông một đôi 

Ngửa mặt ngó ven trời«. 

Sư đang chèo, ứng khâu ngâm tiếp: 

H # đi 47K. ÁL Hi lễ T W 

»Bạch mao phô lục thủy 

Hồng trạo bãi thanh ba«. 

»Lông trắng phơi dòng biếc 

Sóng xanh chân hông bơi«. 

Lý Giác rất thán phục. 

Vua Đại Hành hỏi vận nước đài ngắn thế 
nào, Sư đáp bằng bài kệ: 

BỊ XE l Bế #ấ . Bá 2E Ä 

4ự Jã Jö Rế lí. p jế R JJ ÍS 

»Quốc tộ như đăng lạc 

Nam thiên lý thái bình 

Vô vi cư điện các 

Xứ xứ tức đao binh«. 

»Iận nước như dây quấn 

Trời Nam sống thái bình 

Phát tử trên trên điện các 

Chón chón dứt đao binh«. 

Về sau, sư trụ trì chùa Cổ Sơn làng Thừ, 
kinh đô Thanh Ái. Niên hiệu Hưng Thống 
thứ 2 (990), sư không bệnh mà tịch, thọ 76 






























































598 


PHÁP TÍNH 3# }+t 





tuôi. 

Tác phẩm: 

— Bồ Tát hiệu sám hồi văn 

— Thơ tiếp Lý Giác 

— Một bài kệ. 

Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


PHÁP THUỘC 3+ #8 

Còn gọi: Pháp quyến. Tăng nhân có quan 
hệ thân thuộc trong sự truyền thừa Phật 
pháp. Tiết Long Tường Sĩ Khuê Thiền sư 














trong NĐHN q. 20 ghi: »I ?X{ +; H -† /\ 
H. ##]. E#. XS 














, 4H». 8ã % 4. 
JE. 3H # li ÄH. — Ngày 18 tháng 7 
năm Bính Dân, Sĩ Khuê triệu tập pháp 
thuộc, trưởng lão, tông phạm giao phó hậu 
sự. Ngày hôm sau sư tắm gội, đánh chuông 
tụ hội đại chúng rồi lên tòa ngôi an nhiên 
thị tịch«. 





PHÁP THỰC THƯỜNG BÃO 3# £ 
3 đề, 

Dụ cho lãnh ngộ Phật pháp nên tỉnh thần 
no đủ. Bài thơ Đại Thừa Tán trong 
CĐTĐL, q. 29 ghi: »{H 8é 4 #t H ‡È.. 
Ih 43 ì}; ft ?í ÑU. — Chỉ cần không khởi 
ngã chấp, Niế-bàn pháp thực thường 
bão«. 














PHÁP THƯỜNG 3+ # (752-839) 

Thiền tăng đời Đường, họ Trịnh, hiệu Đại 
Mai, người Tương Dương (Tương Phản, 
Hồ Bắc), Trung Quốc. Sư xuất gia từ thuở 
nhỏ ở chùa Ngọc Tuyển, Kinh Châu 
(Giang Lăng, Hồ Bắc). Năm 20 tuổi thụ 
giới cụ túc tại chùa Long Hưng. Sư để tâm 
vào thiền nên đến tham kiến Mã Tổ Đạo 
Nhất, hỏi: »Thế nào là Phật?%« Tổ đáp: 


»Tức tâm tức Phật«. Sư liền đại ngộ, kế 
thừa pháp Mã Tổ. Về sau sư ẩn cư tĩnh tu 
nơi núi Đại Mai, huyện Ngân (Chiết 
Giang). Có vị tăng theo lệnh Mã Tổ đến 
núi Đại Mai nói với sư: »Gần đây Mã Tổ 
lại nói phi tâm phi Phật«. Pháp Thường 
nói: »Ta chỉ biết tức tâm tức Phật«‹. Mã Tổ 
nghe được bèn nói: » Trái mai đã chín!« Từ 
đó tiếng tăm của sư lẫy lừng, học giả khắp 
nơi tụ hội. 


PHÁP TỊCH 3# # 

1. Chỗ ngồi thuyết pháp của vị tăng trụ trì 
tự viện, dụ chỉ cho chức vị Trụ trì. Minh 
Giác ngữ lục q. 1 ghi: »#$ IHì {} XE ƒ# 2 
4. 3X lW 2 Hí. 4 ầ #4 2\ BH L †#È 
li TỪ lf s — Chỉ e sau khi sơn tăng ra đi 
thì pháp tịch trồng vắng, nên nay khiển TỔ 
công là người tỏ ngộ, tiếp tục trụ trì« 

2. Tự viện, đạo tràng, nơi mà đoàn thể chư 
tăng nghe thiền sư tuyên nói Phật giáo. 
Truyện Huệ Minh trong TCTT q. § ghi: 
»ii 2 Z IH, Ík #4 (C 1E 52 #4 ) Xế Bữi 
3 lộ . tí Ẩt DỊ St. — Cuộc đời của 
Cao Tông nương nơi tự viện của Thiển sư 
Hoằng Nhẫn, hết lòng nghiên cứu tìm tòi« 
























































PHÁP TÍN 3# 4š 

Bằng cớ của sự truyền pháp. Tiết Huệ Khả 
Thiền sư trong TĐT q. 2 ghi: »‡t 2% 3# Jt 
3È HR £[ Pí ÙŠ ì„. 2f Hỏ 24 ⁄ CÁ R Èš 
{ã.. — Nay ta đem Chính pháp nhãn tạng 
này giao phó cho ngươi và trao ca sa để 
làm bằng cớ của sự truyền pháp«. 











PHÁP TÍNH 3# 4+ 

Bản tính của vạn sự vạn vật trong vũ trụ. 
Chương Bát Nhã Đa La Tổ thứ 27 trong 
CĐTPĐL q. 3 ghi: »j* ñ# 1 'H 3š PL đả 
Ầ s — Trong các vật pháp tính rất lớn«. 





599 


PHÁP TÍNH THIỀN SƯ 3% #‡ 3š li 





PHÁP TÍNH THIỀN SƯ 3+ 1# 3# Éặ 
Thụy hiệu của Thiền tăng Vô Ân, sống vào 
đời Ngũ Đại. X. Vô Ân. 


PHÁP TÒA # # 

Chỗ ngồi trong pháp đường để thiền sư nói 
pháp. Minh Giác ngữ lục ghi: » BÄ 3£ 
H: 324 R Ñññ MiñN ÀÄ 2: Tỉ ñR 
2 #H 5. 2E 1á mm lữ fW Pk. — Một 
hôm sư khai đường, ở trước pháp tòa sư 
nhìn đại chúng nói: Nếu bàn về việc bản 
phận thì chẳng cần phải lên bảo tòa«. 
































PHÁP TÔNG 3+ # (1001-1069) 

Thiên tăng đời Tống, họ Trần, người Khúc 
Giang, Quảng Đông, Trung Quốc. Sư nối 
pháp thiền sư Thường Bảo, thuộc tông Vân 
Môn đời thứ 4. Trụ viện La Hán. 


PHÁP TRÀNG 3# !š 

I1. Cờ pháp, dụ chỉ cho diệu pháp. Pháp 
Diễn ngữ lục, q. trung ghi: »2 lút 3# lãi Er 
ắE lễ {1. †X 37 5X EHÍ mm # }⁄k J#. L 
#i H đl F j âi ñỦ‹ — Rộng mở của 
thiên, giao du bạn đạo, phò lập tông chỉ, 
dựng cao pháp tràng, trên đáp đền ân vua, 
dưới giúp đỗ chúng sinh«. 

2. Thiền tăng đời Thanh, còn có tên Hành 
Sí, tục danh Lâm Tăng Chí. Niên hiệu 
Sùng Trinh thứ 3 (1630) đỗ Tiến sĩ làm 
quan đến Chiêm sự. Nhà Minh mất, Sư cạo 
tóc làm tăng. Sư lần lượt trụ trì chùa Bảo 
Phúc, núi Đại Mai, Minh Châu (Ninh Ba, 
Chiết Giang); chùa Mật Ấn, núi Đầu Đà, 
Ôn Châu (Chiết Giang); chùa Tịnh Giác, 
núi Đông Bảo, Xử Châu (Lệ Thủy, Chiết 
Giang). Môn nhân Siêu Ngụ, Siêu Vô biên 
tập ngôn hạnh của sư thành quyền Pháp 
Trảng Đại sư ngữ lục. 














PHÁP TRÌ z+ 3# (635-702) 


Tăng nhân đời Đường, Tứ Tổ tông Ngưu 
Đầu, họ Trương, người CIang Ninh, Nhuận 
Châu (Nam Kinh), Trung Quốc. Sư xuất 
gia từ nhỏ, 30 tuổi mới đi du phương, nghe 
danh Đại sư Hoằng Nhẫn liền đến yết kiến 
mong được pháp yếu. Về sau tham kiến 
Thiền sư Huệ Phương tông Ngưu Đầu 
được tâm ấn, được trao ấn ký, kế thừa pháp 
tịch. Sư hoằng dương tông phong trong vài 
năm tứ chúng đều ngưỡng mộ y chỉ. Lúc 
Hoằng Nhẫn thị tịch, ngài nói với đệ tử 
Huyền Trách: »Sau này Kim Lăng Pháp 
Trì là một trong mười người truyền pháp 
của ta«. Pháp Trì trụ chùa Diên Tộ ở Kim 
Lăng (Nam Kinh) cử dương Ngưu Đầu 
Thiền, truyền pháp cho Trí Oai rồi tịch. 


PHÁP TRÍ ¿+ # 


Thiền tông đời Tống, họ Bách, người 
Thiểm Châu (Tam Môn Giáp, Hà Nam). 
Tráng niên xuất gia nơi chùa Thánh Quả, 
Tây Kinh (Lạc Dương, Hà Nam), Trung 
Quốc. 


Ban đầu tập Hoa Nghiêm, sau mộ Thiền 
tịch; trước sau tham kiến các thiền sư: 
Nam Dương Cẩn, Đại Hồng Trí hơn 10 
năm mà không khế ngộ. Niên hiệu Tuyên 
Hòa thứ 3 (1121) khi Hoằng Trí Chính 
Giác nhậm chức Thủ tọa chùa Đại Hồng, 
Pháp Trí đến tham yết ngay dưới lời nói 
liền triệt ngộ, được nối pháp làm truyền 
nhân tông Tào Động. Về sau trụ trì chùa 
Thiện Quyền, Thường Châu (Giang Tô), 
chùa Kim Túc Tú Châu (Gia Hưng, Chiết 
G1ang). Trước tác »Thiện Quyền Tri Thiền 
sư Ngữ Yếu« 1 quyền được xếp vào »Tục 
Cổ Tôn Túc Ngữ Yếu«. 


60O 


PHÁP TỰ 3# lïi 





PHÁP TRUNG + # 

I. Thiền tăng đời Tống (1084-1149), họ 
Diêu, hiệu Mục Am, người Tứ Minh, Chiết 
G1Iang, Trung Quốc. Năm 19 tuổi xuất gia, 
siêng năng tu tập Thiên Thai giáo chỉ, ngộ 
được lý Nhất tâm tam quán. Tự biết mình 
chưa tỏ ngộ triệt để nên đi tham học các 
bậc danh đức tìm kiếm pháp thiền. Đến 
Long Môn thấy nước xoáy liền đại ngộ làm 
bài kệ trình lên Thiền sư Phật Nhãn Thanh 
Viễn, được ấn khả làm truyền nhân tông 
Lâm TẾ. Sau sư đến Lô Sơn ở tại Đồng An 
trong cây khô nhịn ăn tĩnh tọa, mọi người 
đều kinh ngạc. Niên hiệu Tuyên Hòa 
(1119-1125) dời sang ở Nam Nhạc, theo 
truyền thuyết sư thường cưỡi cọp đi chơi, 
mọi người hướng theo lễ bái, bốn chúng 
gọi sư là »Phục Hồ«. Về già, Sư trụ núi 
Hoàng Long, Long Hưng (Nam Xương, 
Giang Tây). 

2. Thiền tăng đời Minh (1541-1620), họ 
Tào, hiệu Kính Đương, người Thiệp huyện 
(An Huy), Trung Quốc. Năm I9 tuổi đi 
đến chùa Linh Ấn ở Hàng Châu xuất gia 
với Hòa thượng Vân Thủy Đại Cơ. Đến 21 
tuổi đăng đàn thụ giới cụ túc, hành cước 
đến Thiếu Lâm tham kiến Thiền sư Đại 
Thiên Nhuận. Lại đến Trường An yết kiến 
hai đại lão Biến Dung và Nguyệt Tâm chỉ 
bày tâm yếu có chút khai ngộ. Chăng bao 
lâu, sư trở về lễ Thiền sư Diệu Phong tại 
Ngũ Đài, vừa gặp là tâm ấn tương khế. Sau 
đến Thiên Bình ở Lô Sơn, do thích thắng 
cảnh này nên ấn cư tại đây. Vài năm sau 
thiền lữ tụ hội dần dần thành tùng lâm. 
Pháp Trung là người thăng thắn, không bày 
vẽ, quản lý chúng không cần quy củ, cam 
khổ đồng chịu, ngoài một chiếc áo nạp 
không có gì nữa. 


PHÁP TỤ ¿+ # (1492-1563) 

Thiền tăng đời Minh, họ Phú, tự Ngọc Chị, 
hiệu Nguyệt Tuyền, người Gia Hưng 
(Chiết Giang), Trung Quốc. Năm 14 tuổi 
xuất gia tại chùa Tư Thánh, sau khi thụ 
giới cụ túc yết kiến các ngài Kiết Am, 
Pháp Chu v.v... nhưng không khế hợp. Sư 
đến Cối Kê (Thiệu Hưng, Chiết Giang) 
khấu bái Vương Dương Minh, Vương 
Dương Minh dùng kệ đáp sư khiến nghỉ 
tình phát khởi. Lại đến Nam Kinh tham 
kiến Thiền sư Mộng Cư, Mộng Cư đánh 
cho một tát, nói: »Rơi hay không rơi?« Sư 
hoát nhiên đại ngộ. Vào núi Thiên Trì, Vũ 
Khang (phía Tây Đức Thanh, Chiết Giang) 
sư cất tịnh xá Ngọc Chi và am Đường 
Nhất. Các bậc tôn túc suối Ngọc Long qua 
lại trong núi phát minh tâm địa, chứng hội 
lý màu Nho Phật đại đồng. Thiền lữ 
ngưỡng mộ thanh danh tìm đến dần dần 
thành tùng lâm. Tác phẩm: Ngọc Chỉ Nội 
Ngoại tập. 


PHÁP TỰ + #ä 

1. Đệ tử kế thừa đạo pháp, người nối pháp. 
Chương Di-giá-ca Tổ thứ 6 trong CĐTĐL 
q. I ghi: »É # ‡š Ð M {t ®# 1t X 






























































HỊ. N47 L ft. 
H: Ằi A# 1U. 2È ÄX+tÄä 








3È N J) ÀX ĐỀ. — Đã truyền pháp xong, 
Tổ du hóa đến Bắc Thiên Trúc, thấy trên 
mặt thành có mây lành kim sắc bèn khen 
rằng: Đây là sắc khí của đạo nhân, ắt có 
kẻ nói pháp ta. Tổ bèn vào thành«. 

2. Kế thừa, tiếp tục. Tiết Nham Đầu Hòa 
thượng trong TĐT, q. 7 ghi: »ãš IÌỊ 2: 
II Mú 2 4 & 3Š MĨ ?& tị X 2®  ?# 
tị? BÚ 2: Z6 tt! — La Sơn hỏi: Hòa 
thượng há không phải kế thừa Đức Sơn mà 
chẳng chấp nhận Đức Sơn? Sư đáp: Đúng 








601 


PHÁP TỰ THƯ 3 jñj # 





vậy«. 


PHÁP TỰ THƯ + #1 $ 

Bức thư do thiền sư viết gởi cho Thầy của 
mình, khi sư đã nhận chức Trụ trì. Pháp 
Diễn ngữ lục q. hạ ghi: »iÃ 3ñ 8i {E.. ‡Ÿ 
l2 Hi ® . HỊ }$ ÈŠ lí L Sỉ ễf . — Vị 
chuyên sứ của chùa Tư Phúc cầm Pháp tự 
thư đến, sư ở trên pháp đường nhận thư«. 

















PHÁP TƯỚNG + 3# 
Hiệu của Thiền tăng Sư Hội, do vua Cao 
Tổ đời Hậu Tấn ban cho. X. Sư Hội 


PHÁP UYỂN CAN THÀNH + 3# + 
3%, 

Người không mang hình thức xuất gia 
nhưng dùng quyền thế địa vị để bảo hộ 
Phật pháp, nhà chùa khen họ là »Pháp uyễn 
can thành«. 

Can thành: Lá chắn và tường thành, đây có 
nghĩa là hộ vệ. Truyện Bác Sơn Hòa 
thượng trong Nguyên Lai quảng lục q. 35 
ghi: »ãl À& sh 4 . Hý J N nh #. 
lf H )ú % 3ö ÂM Ä ñỦ. 3#. XI 
lí H: 2 #h 4 Ít ñf. ?j f# L 5ã. 
j 3š 7T 1. th Z#š HH: - 
Thái tử Lưu Nhược T lúc còn là học trò 
cùng các huynh đệ lễ Hoà thượng làm 
thây, câu xuất gia. Hoà thượng bảo: Ông 
thân khi ngưng lặng, sẽ được thi đỗ, làm 
người bảo hộ Phật pháp. Còn việc xuất gia 
hãy để khi khác«. 











PHÁP VĂN 3+ % (1730-1810) (229 
TKTNVC) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Tiêu, tự Đạm 
Nhiên, người xứ Sa Ấp (Đại Danh, Hà 
Bắc) Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Viên 
Ngọc Hưng Ngũ, đời thứ 38 hệ Thanh 


Nguyên. Trụ trì chùa Cổ Sơn. Tác phẩm: 
Đạm Nhiên tập, Pháp Văn ngữ lục. 


PHÁP VỊ 3# »% 

Vị ngon của thiền pháp, nghĩa là chỗ tỉnh 
diệu của pháp như là món ăn ngon làm hài 
lòng người. Tiết Thiên Đồng Đàm Hoa 
Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »†ï {& 7K 
Hị ÀX #l Mi. 3š Jfl Èš ÉR¿ - Buổi đầu 
SW HƯƠNG Thiên sư Thủy Nam Toại, được 
nếm qua vị ngon của thiên pháp«. 























PHÁP VIỄN ›% ‡š (991-1067) 

Thiền tăng đời Tống, họ Vương, hiệu Sài 
Thạch Dã Nhân, người Trịnh Châu (Hà 
Nam), Trung Quốc. Ban đầu tập làm Sứ 
sự, dần đà giữ chức Sai sứ. Sư bỗng chán 
ghét rồi theo Tam Giao Trí Trung xuất gia, 
nỗ lực tham cứu tỏ ngộ nguồn tâm được 
Thiền sư Quy Tỉnh viện Quảng Giáo ấn 
chứng và nối pháp làm truyền nhân tông 
Lâm Tế. Âu Dương Tu từng tham học với 
môn hạ của sư. Lúc tuôi già sư ở Phù Sơn, 
đồ chúng rất đông xiển dương Tông 
phong; cơ pháp của sư thật đặc biệt nên 
người đời gọi là »Phù Sơn Cửu Đới«. Sau 
khi mất được ban thụy »Viên Giám Thiền 
Sư. 


PHÁP VŨ LÃO NHÂN #3 #8 # ^. 
Hiệu của Thiền tăng Phật Thạch, sống vào 
đời Minh. X. Phật Thạch. 


PHÁP VŨ TỰ 3 #8 3 

1. Còn gọi: Chùa Đáu, chùa Thành Đạo. 
Chùa ở làng Đậu, nay thuộc thôn Gia 
Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, 
tỉnh Hà Sơn Bình, Việt Nam. Tòa chính 
điện kiểu chữ công (I), ngói trên mái rất to 
và dầy. Vách điện cũng làm theo kỹ thuật 


602 


PHÁP VƯƠNG CHI ẤN + 1 2 Hi 





ván nong, đỗ dầy dặn và trang hoàng rất 
hoa mỹ. Chính giữa vách trỗ những ô cửa 
chạm rồng, phụng, tứ linh, rất giống ở 
thượng điện chùa Thầy cùng những hình 
đồng tử hai tay dâng từng chữ »Thánh thọ 
vô cương«. Ngoài ra cột có chạm những ổ 
rồng theo chiều cao và trên những trương 
cửa có chạm hình tiên. Hình chạm rất linh 
hoạt, tính xảo, vì vậy trước đây chùa Đậu 
được xem là nơi có những tác phẩm điêu 
khắc trên mặt gỗ đẹp và khéo vào bậc nhất 
Việt Nam. 

Trong hậu Tổ của chùa này hiện nay có thờ 
nhục thân của 2 vị thiền sư: 

— Đạo Chân, tục danh Vũ Khắc Minh. 

— Đạo Tâm, tục danh Vũ Khắc Trường. 
Theo: VNVHTH 1989-1995. 

2. Còn gọi: Hiệu Tự. Nằm dưới ngọn 
Quang Hy, phía trái đỉnh Bạch Hoa, núi 
Phổố-đà, huyện Phổ-đà, tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc, là một trong ba đại tự ở Phổ- 
đà Sơn. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 8 (1580) 
đời Minh tăng nhân Chân Dung từ Tây 
Thục đến lễ Ngũ Đài Sơn, thích phong 
cảnh đẹp núi Quang Hy bèn kết am ở, để 
giữ lấy ý nghĩa »pháp hải triều âm tùy cơ 
phổ ứng« mà đặt tên là »Hải Triều Am«. 
Năm thứ 22 (1594) Quận thủ đổi tên là 
»Hải Triều Tự«. Năm thứ 34 (1606) ban 
tắm biển »Hộ Quốc Trấn Hải Thiền Tự«. 
Niên hiệu Khang Hy thứ 38 (1699) đời 
Thanh sắc tứ tấm biển »Thiên Hoa Pháp 
Vũ«, »Pháp Vũ Thiền Tự«. Niên hiệu Ung 
Chính thứ 9 (1731) lại ban tiền bạc trùng 
tu. Vào niên hiệu Đồng Trị, Quang Tự 
(1862-1908) lại lần lượt kiến tạo điện vũ, 
hiện còn phòng ốc gần 300 gian. Điện vũ 
dựa theo thế núi mà cất, theo hướng nam 
bắc dần dần lên cao. Trên tuyến trục giữa 
theo thứ lớp là Thiên vương điện, Ngọc 


Phật điện, Cửu long Quán Âm điện, Ngự 
bị điện, Đại hùng bảo điện, Phương trượng 
điện, Án Quang Pháp sư kỷ niệm đường. 
Cửu long Quán Âm điện còn gọi »Viên 
Thông Bảo Điện«, nguyên là Cửu long 
điện của cố cung Nam Kinh đời Minh. Vị 
trụ trì chùa là Tính Thống tấu thỉnh vua 
Khang Hy đời về xây dựng nơi đây. Trong 
điện có 8 cây cột trụ khắc rồng tính xảo. 
Khung trang trí trên trần nhà điêu khắc 9 
con rồng ôm lấy trái châu theo phong cách 
thuần phác cổ xưa điển nhã, chính giữa 
điện treo một chiếc đèn lưu ly giỗâng như 
một hạt minh châu. Xung quanh bệ đá 
trước điện có 24 khối đá xanh, trên có khắc 
câu chuyện lịch sử của 24 người con hiếu 
thảo. Chùa ở trong hang núi bóng cây rậm 
rạp, trước chùa có khe thanh ngọc nước 
chảy vòng quanh. Cổ sát rợp bóng cây 
trang nghiêm kính cân. 


PHÁP VƯƠNG 3+ # 

Từ dùng để gọi đức Phật một cách tôn 
kính. Minh Châu Tụng trong Phạm Kỳ ngữ 
„c q 18 ghi: 

⁄š + Hi Bí IH li], 2 fñ# ñ Z ñW Ø 
»Pháp Vương xuất hiện thế gian 
Phương tiện đàm không phá hữu«. 
»ĐÐáng Pháp vương xuất hiện ở đời 
Phương tiện nói KHÔNG, phá chấp CÓ«. 
































PHÁP VƯƠNG CHI ẤN + # * f? 
Chiếc ấn của Pháp vương. Chỉ cho chân đề 
Phật pháp, thiền nghĩa vi diệu. rực Tổ 
Năng Thiển sư bỉ minh của Vương Duy 
trong Toàn Đường Văn q. 327 ghi: »ñÑ f3 
X TW Z7 ƒK. JR SE ÈŠ T Z HH. - Gọi 
là được hạt châu của Hoàng đề, kham 
nhận chiếc ấn của pháp vương«. 








603 


PHÁP VƯƠNG VÔ THƯỢNG TRÂN BẢO 3% + #t E 2 đ 





PHÁP VƯƠNG VÔ THƯỢNG f# 
TRÂN BẢO # # & L## 

Chỉ cho Phật pháp chân đế, thiền nghĩa 
nhiệm màu. Tiết Đạo Nhất đời thứ 2 dưới 
Đại Giám trong CTTNL, q. I ghi: »{H Ít 
— đầ RỊ BR “E 2E †K +. EH fS ÈŠ + 4 
_ˆ32 ®T; - Chỉ cần không một niệm liễn 
đẹp trừ cội góc sinh tử, liền được pháp 
vương vô thượng trần bảo« 


























PHÁP XUNG 3+ #† (?-665) 

Tăng nhân đời Đường, họ Lý, tự Hiếu 
Đôn, người Thành Kỷ, Thiểm Tây (Thiêm 
Thủy, Cam Túc), Trung Quốc. Năm 24 
tuổi làm quan Bái Ưng Dương Tướng 
Quân. Mẹ mất, đọc kinh Niết-bàn mà phát 
tâm xuất gia. Sư theo Huệ Cảo học tập Đại 
Phẩm, Tam Luận, Lăng-già. Sau vào núi 
Vũ Đô tu nghiệp. Đầu năm Trinh Quán 
(627-649) triều đình hạ lệnh nghiêm cấm 
độ riêng tăng ni, sư liền quyết tử cắt tóc 
xuất gia, rồi trốn vào núi Dịch Dương tu 
thiền, giảng kinh Lăng-già. Linh Nhuận 
chùa Hoằng Phúc gọi sư là »Đại Tâm Khai 
Sĩ«. 


PHÁP YẾU ;š # 

Nghĩa tỉnh yếu của thiền pháp, Phật pháp. 
Tiết Hoài Nhượng, đời thứ I dưới Đại 
Giám trong CTTNL q. 1 ghi: »ỳ% # 2b Hù 
X1, M F ƒ. là ăn ⁄Š 5 Sf 
x tá. — Ngươi học pháp môn tâm địa 
nhự gieo hạt giống; Ta nói nghĩa tỉnh yếu 
của thiên pháp ví như trời mưa thấm ướt 
hạt giống ấy«. 




















PHÁT CƠ #£ 1X 

Mở bày thiền cơ. Tiết Động Sơn Ngộ Bản 
Thiền sư trong NGCTT q. 3 ghi: »/K ÿ 
‡R f[ 4 ñữ 3X. $6 H H ấj; HR HÈ Jụ 











đỆ jà ì¡ ñY HỆ. MJ #Ã ® ffd¿ — Nước, 
chửn, rừng cây đâu từng thuyết pháp, 
luồng tự than là việc lạ; tường vách ngói 
gạch vì ông mà mở bày thiên cơ rõ ràng 
mà tại ông chẳng biếk«. 


PHÁT CHÂN QUY NGUYÊN # # 
lý 7U 

Phát hiện, nhận thức chân tính sẵn có của 
chính mình; trở về cội nguồn thanh tịnh 
tâm. Nói khác đi, đây là đạt đến cảnh giới 
Niết-bàn, sạch hết phiền não, siêu thoát 
sinh tử. Pháp Diễn ngữ lục, q. thượng ghi: 
»i NiIẾ: 2? Ä 5% H lí ỲJÿ 
2J RR ZE Z§ Ef ÌH Z2 s — Người xưa nói: 
Nếu có người nào đạt đến cảnh giới Niết- 
bàn thì mười phương hư không thảy đêu 
tiêu mắt«. 





























ho 








PHÁT DƯƠNG # 3 

Nêu ra để giải thích. Mật Am ngữ lục ghi: 
»|ft JÈ ‡h ®Ÿ ñú 5 lữ. ẤX 2® SÌRk. Tặ 
lñ]: ?J} đ AM. ni 
Z2 3% # 1Á fJ. lí HỆ BÀ ñŠ lá . — Su 
thăng tòa niêm DÀNG chúc thánh xong, 
vén áo lên tòa ngồi. Có một vị tăng hỏi: 
Kinh sách đến cửa vua, khí lành viếng cửa 
Thiên. Câu vô tư của Thiếu Thất, đương cơ 
nguyện phát dương«. 






































PHÁT KHỞI # % 

Nổi nóng, phát cáu. Mật Am ngữ lục ghi: 
» 2. ` — T.®#. H ft # Ấ® lH {Ä 
l.. 14 ñ1 Äu là Ñl ®Š. — Bà già nói: 
Hai mươi năm ta chỉ củng dường một kẻ 
phàm tục! Bèn phát cáu đốt quách cái 
am.« 























PHÁT KHỨ # 3+ 
Bỏ đi. Tiết Dược Sơn Hòa thượng trong 


604 


PHÁT TÚC š# 




















TĐT q. 4 ghi: »ử: ff 4 #7. †R lí ? 
3. — Vị tăng kia không hiểu, hờn giận 
mà bỏ đi.« 


PHÁT LỘ # &# 

Mở ra, bộc lộ. Như Tịnh ngữ lục q. thượng 
ghi: »4# ÉẾ 4È RE 77 j. % øs lá] á# HH 
XÃ o — Quét sạch phương trượng Duy Ma, 
mở ra địa ngục Diêm La, không ai thấy 
gi?« 











PHÁT MINH # % 

1. Nêu lên, giải thích. Vân Sơn Pháp Hội 
lục ghi: »È †í 2š †š A #§ H 2 lHỊ. ## 
3E # IỊ H 3? ‡h it — # Ý.v Hi 
4b v bú PE Jb f li LÝ. — Dà năm tông 
phái có cơ dụng khác nhau trong khi tiếp 
dẫn người học, chẳng qua là nêu lên một 
sự kiện Thế Tôn giơ cành hoa đề chỉ thắng 
tâm người, giúp họ kiến tính thành Phật 
mà thôi«. 

2. Tỉnh ngộ, phát hiện. Tiết Vong Danh 
Đạo Bà trong NĐHN q. 6 ghi: »ïñi | ñš 
ll 4. Tý jmM ‡H ñã 7 ?¡ Tí. ii K 
# II YŸ 4I li šB F # HH. — Trần đạo 
bà ở Ôn Châu, từng gõ cửa các bậc Thiên 
sư nồi tiếng. Về sau, bà ngay nơi lời nói 
của Trưởng lão Hòa thượng Sơn Tịnh mà 
có tỉnh ngộ«. 

CĐTĐL q. 30 ghi: »#? # II #2 đt + 
i.. '# HH aò Hh #t Ä# S8 › — Nên ta biết 
sự truyền bá của sách này giúp cho nhiễu 
người phát hiện tự tính«. 













































































PHÁT NGHIỆP # *# 
Phiền não, nổi nóng. Tiết Vong Danh Cổ 
Túc trong NĐHN q. 6 ghi: »§I lú ý§ f Hã 
4b RỊI 4ÿ. 2 HỈ ấã HA {li ý 3Š. — Hòa 
thượng gọi ông ta bao năm cũng được, còn 
tôi mới gọi là nổi nóng.« 



































PHÁT NHÂN NGHIỆP # ^_ # 
Khiến người phiền não. Tiết Trường Sinh 
Giáo Nhiên Thiền sư trong NĐHN q. 7 
ghi: »El: HH f[  jẩ lã 4 Zi bR? Hị 
\ + # ðï{ El: 3š Hị fl ƒ# fã JR ñ AL 
3š. — Có vị tăng hỏi: Thế nào là phiển 
não chẳng cân trừ? Sư lấy tay ôm đấu rồi 
nói: Ông tăng này làm gì mà khiến người 
ta phiên não như thế?«. 




















PHÁT Ố # # 

Còn gọi: Ó phá¿. Nỗi nóng, phát cáu. Ä⁄4/ 
Am ngữ lục ghi: »HE †X đẻ J {Ä 7É Ä5 . 
JƒW {8| § Z# lệ {ã| sỉ. — Đêm qua gió 
xuân khiến pho tượng phát cảu, tung 
ngược bay lên núi cao vú. « 





PHÁT QUANG # %, 

Thiền tăng đời Đường, họ Dương, người 
Nhữ Dương (Nhũ Nam, Hà Nam), Trung 
Quốc. Tổ tiên đều là hoạn quan, sư mỗi khi 
thấy tội nhân liền than thở: »Người vốn 
không có tội mà chịu bởi vô mình che lấp; 
địa ngục vốn không song do túc nghiệp 
cảm ứng«. Liền phát nguyện đến chùa 
Thiếu Lâm xuất gia, chuyên nghiên cứu 
giới luật và giáo thừa. Về sau sư du 
phương đến núi Kê Túc xây cất chùa 
Thạch Chung, hoằng dương đạo pháp, 
người đời gọi là »Thạch Chung Phát 
Quang Thiền sư. 


PHÁT TÚC # # 

Bắt đầu khởi hành, cất bước ra đi. Tiết Thị 
Chân Ngộ Thiền nhân trong HSLNMDT 
ghi: »Ín[ DỊ ïj 3H ÿ2 #' š? #J DỊ ïij Jã 
tHHờUWầ? # ĐỊ túi ñ E #ã 27? f[ DÄ 
li # Äÿ ÃI ÄÖÄ? -— Do đâu mà chết chìm 
trong lưới ái? Do đâu mong muốn ra khỏi 
trầm luân? Do đâu mà cất bước du 
































605 


PHÂN ĐƯƠNG Z2} #£ 





phương? Do đâu mà tham phỏng bậc trì 
thức 2«. 


PHÂN ĐƯƠNG 2 # 



























































Nên, cần, phải. Tiết Tục Nghệ Ngôn trong 
NHỌQL q. 30 ghi: »Ét NT TẾ HH nữ v 
ñH — # —I%. 3# ]È ñỨÚ 2£. 2 # H 
X2) K MÈ Ế. 2# ` BỊ ä W⁄ #9 
đã N TÃ v DĐ HÀ TT 2 Đo Hs 
4ự #t {L Z 11. FP N # fŒỦ M Z ‹ 


— Thể gian có một loại nghị luận: Mỗi một 
miếng ăn, miễng uống hăn là đã được định 
trước, hoàn toàn không do sức người giải 
quyết. Nếu như thế, thì người thiện phải 
nên thiện hoài, người ác phải ác hoài; 
thành ra thánh hiển không có công giáo 
hóa, dân đen không có cách giải quyết. 


PHÂN NÃ 2$ 

Còn gọi: Phán sơ. Phân biệt, giải bày. 
Phân Dương ngữ lục, q. trung ghi: 

N 3L. Hk #8 {E 2% 

1 mìš #l # 2 # 
#í +: Hề # IHỊ 1Ð ?ñ 

2š HP Jã h HR 'H 4E 

»Lưỡng đường Thượng tọa tông tác gia, 
Kỳ trung đạo lý hữu phân nã 

Tân chủ lịch nhiên minh tợ cảnh 

Tông sư vị điểm nhãn trung hoa«. 

»Các Thượng tọa ở nhà Đóng, nhà Táy 
đêu là những bậc tu hành tài giỏi có cơ 
dụng vượt hơn mọi người, 

Đạo lÿ của họ có phản biệt chủ khách rõ 
ràng, sáng tỏ như gương 

Các pháp sư Thiên tông vì họ mà điển hoa 
trong mắt&. 

Mật Am ngữ lục ghi: »f8 S3 #Š 1H ZZ ƒˆ . 
MH j 5 LÍ 1H 2 H4 F : — Làm liên 
lụy đến ông già Thích-ca, dù cho toàn thân 
là miệng cũng giải bày chẳng được«. 





























PHÂN PHÓ 2 #‡ 

Giao phó, truyền cho. Tiết Lạc Phố 
Nguyên An Thiền sư trong NĐHN dq. 6 
ghi: »H 3l Jÿ ñJ EZ #í. JE fJ & 3? 
#ï fỆ f3 HH. 2} f[ ñR # f. — Hãy nói 
câu nào là khách, câu nào là chủ? Nếu 
phân biệt được thì ta sẽ truyễn y bát cho«. 








PHÂN SƠ 2 Ø% 

Phân biện, biện giải. Một Am ngữ lục ghi: 
»í ãã §ê MI 2 ƒ. llỦ  ¿ LI t 2 
Út. 4 F s — Làm liên lụy ông già Thích- 
ca, toàn thân là miệng cũng không thể biện 
giải.« 














PHÂN TRƯƠNG 3 ?& 

Phân biệt. Tông Môn Võ Khó ghi: »‡R #h 
Jt ]È 2} 0R lý Nữ. — Xoi mói thị phi, 
phân biệt tốt xâu.« 

















PHẤN TẢO š 3# 
Tiết Vân Nham Hòa thượng 


Hhz mg 


BA, Tứ 


Rác rưởi. 
trong TĐT q. 5 ghi: »H Z4: 3# Xã 
%®? C]3HLh )  EI: Xi RỊ Sñft, 
lHỊ 3§ ‡ú HE TL: †n fổ — TH BỊ ỨK ¿ — Sư 
hỏi: Ngươi có vui mừng không? (Động 
Sơn) đáp rằng: Con chẳng dám vui mừng, 
nhưng tâm trạng giống như khi lượm được 
một viên ngọc sáng trên đồng rác rưởi«. 





























PHẤN TẢO ĐÔI ĐẦU, TRÙNG 
THIÊM KHẠP THIỆM # 3# 3‡ 5ã # 
3X iã (H4 #) 

Trên đống rác còn bỏ thêm rác rưởi, tỷ dụ 
vốn có lời nói tri giải còn thêm lời nói tri 
giải nữa. Mật Am ngữ lục: »8Ÿ ñÄ. % ĐÏ ‹ 


























dị |H: HH HỆ. 3Š jm ME VH. sR È§ đã 
K73 #1). 1M #H ầ. ®k #lJl 








HỒ. TE Hồ ÀÁ 4Ò Bế. TU Để HH JHị. — 


Tột các lời bàn huyền diệu, tận hết cơ xảo. 


606 


PHẬT ĐỈNH QUANG MINH CHI THÁP ƒÿ Tñ % Hị È 14 





Trên đồng rác còn bỏ thêm rác rưởi, tôi 
sáng hợp nhau, nước chảy thành ngòi, có 
tật thì giật mình, tay ôm tang vật mà miệng 
kêu 0an«. 


PHẦN DƯƠNG VÔ ĐỨC THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC 3» l3 & 4Š ## Éf 3# 4 
Còn gọi: Phần Dương Thiện Chiêu Thiển 
sư ngữ lục, Vô Đức Hỏa thượng ngữ lục, 
Phân Dương lục 

Ngữ lục, 3 quyên, do Phần Dương Thiện 
Chiêu soạn vào đời Tống, Sở Viên biên 
tập, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 41. 
Đây là những lời thượng đường tiểu tham, 
Niêm cô đại biệt, Ca tụng của Thiền sư 
Phần Dương Thiện Chiêu sống vào đời 
Tống, do đệ tử của sư là Sở Viên biên tập. 
Quyên trung cử 100 tắc cơ ngữ của tiên 
hiền, trước kế đến 100 tắc tụng cổ của 
Tuyết Đậu Trọng Hiển cùng với những lời 
vấn đáp và biệt tụng của »Động Thượng 
Ngũ Vị Tụng« nơi quyền thượng đều là 
những tụng cô có niên đại rất xa xưa trong 
tùng lâm. 


PHẤT BÍNH TẠI THỦ 3} 3s # # 

Ý nói trụ trì tự viện, vì chúng thuyết pháp. 
Tiết Tùng Nguyên Sùng Nhạc Thiền sư 
trong TTĐL q. 35 ghi: » ñl  #:. #t 
H?#Èlqf#: +. l Á ®fÄ‹x là A24 
‡Ä.. — Nếu như chưa khế hợp thiển pháp, 
mai sau làm trụ trì vì người chăng được, 
khám nghiệm người khác chẳng được«. 











PHẤT NGỘ % i8 
X. Phúc Ngộ. 


PHẤT TRI NHÂN SỰ % #z ^. # 
Chỉ cho chữ Phật. Theo thuật chiết tự, chữ 
Phật (È) gồm có chữ Nhân ({ ) là người, 

















chữ Phất (2ÿ) là chẳng. Thế nên gọi chữ 
Phật là Phất tri nhân sự (chăng biết việc 
người). Đây là quan niệm của nhà Nho 
Việt Nam (Nguyễn Cư Trinh) trong tác 
phẩm S%â¡ Vãi, câu 135: Suy chữ nọ cho 
chân, chữ Phật là »Phất tri nhân sự«. 


PHẬT ẤN 3} íp 
Hiệu của Thiền tăng Liễu Nguyên, sống 
vào đời Tống. X. Liễu Nguyên. 


PHẬT CHIẾU QUANG HÒA 
THƯỢNG NGỮ YẾU 1È #& %, 4z i⁄ 
# 

Ngữ lục, l quyền, do Chuyết Am Đức 
Quang soạn vào đời Tống, được xếp vào 
Cổ Tôn Túc ngữ lục quyền 5, Tục Tạng 
kinh tập 119. 

Đức Quang là thiền tăng tông Lâm Tế. 
Sách này trích lục những lời thượng 
đường, Tiểu tham, Niêm cổ, Tán, Kệ tụng, 
Tự tán của Đức Quang, nhưng chưa giải 
thích là trích ra từ loại ngữ lục nào. 


PHẬT CHIẾU THIỀN SƯ 3} #& 3# f 
Hiệu của Thiền tăng Đức Quang, do vua 
Tống Hiếu Tông ban cho. X. Đức Quang. 


PHẬT ĐỈNH QUANG MINH CHI 
THÁP #ÿ Tã 3, #J > 3* 

Ở trong chùa A-dục Vương, thị trấn Bảo 
Tràng, huyện Ngân, thành phố Ninh Ba, 
tỉnh Chiết giang, Trung Quốc. Chùa có một 
tòa Xá-lợi điện cao hơn 15m, mái chồng 
đỉnh ngói lưu ly để che chở tháp này. 
Trong Xá-lợi điện có một tòa xá-lợi thấp 
bằng đá, trong tháp đá lại có một tòa tháp 
gỗ khảm bảy báu, trong tháp gỗ mới là 
tháp Phật Đỉnh Quang Minh. Đây là một 
tòa tháp gỗ nhỏ cao vài chục cm, hình dáng 


607 


PHẬT GIÁM 4# 





và câu tạo hơi khác với các loại tháp Phật, 
thể tích nhỏ hơn, chủ yếu dùng để đựng xá- 
lợi. Thân tháp điêu khắc theo phong cách 
Ấn Độ rất giống tháp ấn kinh của Ngô Việt 
Vương tạo dựng. 


PHẬT GIÁM 1} 
Hiệu của Thiền tăng Sư Trách, sống vào 
đời Minh. X. Sư Trách. 


PHẬT GIÁM THIỀN SƯ 3È # 3# #£ 
1. Hiệu của Thiền tăng Huệ Cần, sống vào 
đời Tống. X. Huệ Cần. 

2. Hiệu của Thiền tăng Sư Phạm do vua 
Tống Lý Tông ban cho. X. Sư Phạm. 


PHẬT GIÁM THIỀN SƯ NGỮ LỤC 
%ỳ 5% ZẾ Íị nã ( 
X. Vô Chuẩn Sư Phạm Thiên sư ngữ lục. 


PHẬT HẠNH THIỀN SƯ 33 4ï 3# Éñ 
Hiệu của Thiền tăng Đạo Xương, sống vào 
đời Tống. X. Đạo Xương. 


PHẬT HUỆ 33 # 

1. Trí huệ Phật hay liễu ngộ được chân đế. 
Chương Hạc-lặc-na Tổ thứ 23 trong 
CĐTĐL q. 2 ghi: »$Ÿ # El: 3# 3X ¿4b ïl 
4 Øf Hi. El: BE # MH 2ò ñE TE fb 
„ đf 4í El: 3i fñ H RỊ 3E Ø 
ìt Tí #t {E BỊ & #h #t. # x: 
E 7) ft tẸ ‡È ĐT ức. Bữữ ƒ Bẩ 
H BỊ ÀÁ Ð Ã. — Tôn giả (chỉ 
Hạc-lặc-na) nói: Ngươi muốn được tâm 
đạo thì phải dửng dưng với tất cả. Hỏi: 
Nếu dửng dưng với tất cả thì ai làm Phật 
sự? Tôn giả nói: Ngươi nếu có dụng thì 
chẳng phải công đức. Nếu ngươi vô tác 
(không làm) mới là Phát sự. Cho nên kinh 
nói: Ta ra làm công đức mà không có cải 



































































































































ta làm. Sư Tử (tức Tổ thứ 24) nghe nói liễn 
phát sinh trí huệ Phát«. 

2. Thiền tăng đời Minh (1538-1628), họ 
Sử, tự Huyền Dã, người Cối Kê (Thiệu 
Hưng, Chiết G1ang), Trung Quốc. Năm 14 
tuổi lễ Thiên Thai Tùng Cốc xuất gia rồi 
theo học với ngài. Một hôm trong thời 
khóa tu sáng sớm chợt cảm thấy thân tâm 
thoát lạc, vạn vật rỗng không, liền đến Yến 
Đô (Bắc Kinh) yết kiến Thiền sư Đức Bảo. 
Nhờ thân cận lâu ngày nên sư được ấn khả, 
về sau trụ trì chùa Thiên Ninh, ở Yến Sơn. 
về già sư trở về Nam, trụ trị chùa Thiên 
Ninh, Gia Hưng (Chiết Giang). Tính tình 
sư tiết kiệm chưa hề xin xỏ ai, nhiệt tình 
với việc hoằng dương Phật pháp. Tác 
phâm: Lân Thạch ngữ lục. 

3. Thiền tăng đời Minh, họ Thẩm, người 
Nhân Hòa (Hàng Châu), Trung Quốc. Ban 
đầu là đệ tử của nhà Nho, nhân xem Huệ 
Đăng tập lỡ tay làm bề bình trà, sư có tỉnh 
bèn bỏ Nho theo Phật, theo Thục Sư xuất 
gia thụ giới cụ túc. Sư trở về núi Ngũ Đài 
tại nền cũ chùa Cổ Vân Thê kết am tranh 
tĩnh tọa. Ngày chỉ ăn một bữa, ngực đeo 
miếng sắt ghi rằng: »Sắt nếu ra hoa thì mới 
nói chuyện với người«. Đệ tử ngày cảng 
đông dần dần thành tùng lâm. Thái hậu 
Hiếu Định ban cho cà-sa thêu hình con 
rồng, sư không dám mặc, bỏ vào túi mang 
bên mình. Tuổi già trước tác Thiền Quan 
Sách Tiễn. 


PHẬT HUỆ VIÊN GIÁM THIỀN SƯ 
#ỳ 3k lỊ 5 #ƒ Íf 

Thụy hiệu của Thiền tăng Nguyên Trường, 
sống vào đời Nguyên. X. Nguyên Trường. 


PHẬT HUYỄN 1ÿ 22 
Hiệu của Thiền tăng Tâm Thái, sống vào 


6o8 


PHẬT PHÁP ĐẠI LONG Í{# 3 X ï 





đời Minh. X. Tâm Thái. 


PHẬT LÃNG THIỀN SƯ #3} ð 3# ## 


Hiệu của Thiền tăng Tự Tính, sống vào đời 
Minh. X. Tự Tính. 


PHẬT NGUYÊN THIỀN SƯ 3 # ‡# 
É 


Thụy hiệu của Thiền tăng Chính Niệm, 
sông vào đời Nguyên. X. Chính Niệm. 


PHẬT NHÃN THANH VIỄN 
THIỀN SƯ NGỮ LỤC 4ÿ !# ;š :š 3# 
ÉP Sẽ 4 

Còn gọi: Tw Cháu Phật Nhãn Hòa thượng 
ngữ lục. Ngữ lục, 8 quyên, do Thanh Viễn 
soạn vào đời Tống, Cao Am Thiện Ngộ 
biên tập, được xếp vào Cổ Tôn Túc ngữ lục 
từ quyền 27 đến quyên 34, 7c Tạng kinh 
tập 118, trang 499. Nội dung bao gồm các 
lời khai đường ở chùa Thiên Ninh, Thư 
Châu cho đến những ngữ yếu khi sư trụ 
chùa Bao Thiền núi Long Sơn. Bên cạnh 
đó là: Kệ tụng, Chân tán, Tiểu tham, Phổ 
thuyết, Tụng cổ, Dạy bảo trong thất, Thùy 
đại, chỉ dạy tâm yếu cho thiền nhân, Tam 
tự tỉnh sát, Giới vấn thoại. 

Quyền cuối phụ lục 1 thiên »Tống có Hòa 
Châu Bao Sơn Phật Nhãn Thiền sư Tháp 
minh« của Lý Di Tốn. 


PHẬT NHÃN THIỀN SƯ 3Ÿ ñ# z# Éỹ 
Hiệu của Thiền tăng Huệ Khai do vua 


Tống Lý Tông ban cho. X. Huệ Khai. 


PHẬT NHÃN THIỀN SƯ NGỮ LỤC 
4p RE 18 fn sẽ 8 
X. Vô Môn Huệ Khai Thiên sư ngữ lục. 


PHẬT NHẬT ĐẠI SƯ 3 ñ % Éñ 
Hiệu của Thiền tăng Tông Cảo, sống vào 
đời Tống. X. Tông Cảo. 


PHẬT NHẬT VIÊN MINH ĐẠI SƯ 
#› H BỊ | X Íệ 

Thụy hiệu của Thiền tăng Ấn Giản, sống 
vào khoảng đời Kim, đời Nguyên. X. Ấn 
Giản. 


PHẬT OAN THIỀN SƯ NGỮ LỤC 
1 % ## Í i8 #k 

Ngữ lục, 12 quyên, do Phật Oan Triệt 
Cương soạn vào đời Thanh, các vị Tính 
Thuần... biên tập, được ấn hành vào niên 
hiệu Khang Hy thứ 36 (1697). Nội dung 
bao gồm ngữ lục của thiền sư Phật Oan khi 
trụ trì các thiền viện: 

— Chư Cổ, núi Cổ Tự, Nội Giang. 

— Chiêu Giác, núi Oal Phong, phủ Thành 
Đô. 

— Triều Âm, núi Lạc-già, Song Lưu. 

— Bát-nhã, núi Thiên Trì, Nội Giang và 
những pháp ngữ lúc ở liêu Thủ tọa chùa 
Chiêu Giác như: Binh phất, Cơ duyên, 
Niêm cổ. 

Ngoài ra còn có: Đông độ lịch truyền Tổ 
sư tượng tán, Nguyên lưu niêm tụng, Tụng 
cổ, Phân đăng, Hành do, Tạp trước, Phật 
sự, Thư tín vấn đáp, Thi kệ, Ca... 


PHẬT PHÁP ĐẠI LONG 3} 3 % # 
Rồng lớn Phật pháp dụ chỉ bậc có oai đức 
lớn và nhiều thần lực trong cửa Phật. 
Hoằng Nhẫn truyện trong TCTT q. 8 ghi: 




















»JH ‡H 3l {ï Jj 3š A lỗ H C †í il ƒF 
Hỹ {\ MJ 1 3H 9S #4 ) ñú2?. R Tr ĐT 
3%. Mù Z H4. 4 R † Ji 
H: X ñữHỦ #È 3⁄2 Ä lệ. 3X 3 3ã lế , 
ẨM |) è Z9. lãm #í ñỦ Z. l {H 2h 








600 


PHẬT PHÁP ĐẠI MINH LỤC Í% ‡ + H $# 


























lệ v HỆ JR lệ đl|? 2ÿ 1l: gế SỈ. H| # 
El! %* . - Tứ Tổ Đạo Tín bèn sai người đi 
theo sư (Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lúc còn bé) 
về đến nhà, thưa lại với thân mẫu để cho 
sư xuất gia. Mẹ sư rất vui, nói rằng: Thiển 
sư là bậc có oai đức lớn và nhiễu thần lực 
trong cửa Phật, tỏa sáng khắp gân xa; là 
bậc tài giỏi trong nhà thiền, số người 
hướng về rất đông. Con tôi tuổi nhỏ ngờ 
nghệch đâu kham nổi lời giáo huấn. Nếu 
Ngài thương tình nhận chú, cô nhiên tôi 
không hi tiếc«. 








PHẬT PHÁP ĐẠI MINH LỤC 1 3+ 
XM## 

Lục, 20 quyền, do cư sĩ Khuê Đường soạn 
vào đời Tống. Nội dung bao gồm hơn 10 
mục: Minh tâm, Tịnh hạnh, Phá mê, Nhập 
lý, Công phu, Nhập cơ, Kiến sư, Đại ngộ, 
Đích ý, Đại dụng, Chân không, Độ nhân, 
Nhập tịch, Hóa thân, Thiên ngoại tạp ký... 
đều là những điều tâm đắc của tác giả khi 
tu hành thiền pháp. Sách này dẫn ra hơn 80 
loại sách thiền để làm căn cứ và giải thích 
»Tam giáo hợp nhất« từ góc độ của Thiền 
tông. 


PHẬT PHÁP ĐẠI Ý 3} ¿3x % # 

Đại ý của phật pháp, Ý chính của Phật 
pháp. Đây là vấn đề vô thượng thậm thâm, 
bất khả tư nghì, không thể dùng ngôn ngữ, 
văn tự mà biểu đạt, cũng không thể cố 
gắng dùng phàm tình mà mong nắm bắt 
được. Vì vậy đối với các thiền sư đắc đạo 
thì kẻ nào chưa ngộ mà hỏi bản đến Phật 
pháp đại ý là đã làm một hành động vô lý 
ngược đời. Các ngài trả lời bằng cách: 
Hoặc nín thinh một chập rồi hỏi lại »hiễu 
không«, hoặc trả lời bâng quơ dường như 
vô nghĩa, hoặc chỉ những vật, nói những 


điều thật bình thường giản dị hợp tự nhiên, 
hoặc đối đáp bằng cử chỉ hay lời nói vô lý 
ngược đời, hoặc dùng cách mạnh bạo là hét 
hay đánh. Chương Hành Tư Thiền sư trong 
TĐT q. 3 ghi: »ft |ä|: 1# f[ &¿ fh 3š 
8? HE: Hš l X †E lš fÃ? - Hị 
tăng hỏi: Thế nào là đại ý của Phật pháp? 
Sự đáp: Giá gạo ở Lô Lăng bao nhiêu 
nhỉ?« 

Tiết Đại Thiện Thiền sư trong NĐHN q. 3 
ghi: »ff lñ]: #1 f[  fÈ 3š Xã? HH 
El: 3## LH| š# H§.. — Vị tăng hỏi: Thể nào 
là đại ý của Phật pháp? Sư đáp: Ngày 
Xuân gà gáy.« 

Chương Thần Đỉnh Thiền sư trong 
CĐTĐL q. 17 ghi: »|ñ]: #1 ft XS: ƒb 3Š 
x4? JR 2 Ñ #lJ ÑH. tí lR ìR 
4s — Có người hỏi: Thế nào là đại ÿ 
Phật pháp? Sư đáp: Đáp thuyển sắt trên 
chốn hư không, trên đầu non sóng dậy ngắt 
trời.« 









































PHẬT QUẢ THIỀN SƯ 3} # 3# 
Hiệu của Thiền tăng Khắc Cần, sống vào 
đời Tống. X. Khắc Cần. 


PHẬT QUANG QUỐC SƯ NGỮ 
LỤC 3$ %, BỊ Éñ 3ã 4 

Gọi đủ: Sắc Thụy Phật Quang Viên Mãn 
Thường Chiếu Quốc Sư Tam Hội ngữ lục. 
Còn gọi: Phật Quang Viên Mãn Thường 
Chiếu Quốc Sư ngữ lục, Viên Mãn Thường 
Chiếu Quốc Sư ngữ lục, Phật Quang Hòa 
thượng ngữ lục, Phật Quang Thiển sư ngữ 
lục. 

Ngữ lục, 10 quyên, do Vô Học Tổ Nguyên 
soạn vào đời Tống, các vị Nhất Chân, Nhất 
Nguyên biên tập, được ấn hành vào niên 
hiệu Hưởng Bảo thứ I1 (1726) tại Nhật 
Bản, sau đó được xếp vào Đại Chính Tạng 


610 


PHẬT THẠCH Í%$ 4ï 





tập 80. Vào niên hiệu Chí Nguyên thứ 17 
(1280) đời Nguyên Thế Tổ, Thiền sư Tổ 
Nguyên sang Nhật Bản hoằng pháp nên 
ngữ lục của sư bao gồm những lời dạy ở 
chùa Chân Như Đài Châu nước Đại Tống 
và ở chùa Kiến Trường, chùa Hưng Thánh 
tại Nhật Bản. Bên cạnh đó là các phần: Phổ 
thuyết, Tiểu Phật sự, Thỉnh ích vấn đáp 
tâm yếu, Kệ tụng, Thập di tạp lục, Niên 
biểu tạp lục. 


PHẬT QUANG THIỀN SƯ 33 %. ‡# 
ñg 

Thụy hiệu của Thiền tăng Tổ Nguyên, 
sống vào đời Tống. X. Tổ Nguyên. 


PHẬT QUANG TỰ #3 % $ 

Chùa ở phía tây bắc núi Thiên Trụ, huyện 
Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Còn 
được gọi là Mã Tổ Am vì đây là chỗ tu 
hành của Mã Tổ Đạo Nhất, vị thiền sư nồi 
tiếng đời Đường. Khoảng niên hiệu Vạn 
Lịch (1573-1620), vua Minh Thần Tông 
ban cho hiệu »Phật Quang Thiền Tự«, đến 
niên hiệu Hàm Phong (1851-1861) đời 
Thanh chùa bị hủy hoại, đến niên hiệu 
Đồng Trị (1862-1874) chùa được trùng tu. 
Chung quanh chùa có núi bao bọc, trúc 
biếc lấp lánh, dưới cầu đá nước chảy róc 
rách. Gần đó có động Mã Tổ, là chỗ tĩnh tu 
của Mã Tổ. 


PHẬT QUẬT TỰ ?% # ‡ 

Ở núi Ngưu Thủ, thành phố Nam Kinh, 
tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, trong núi có 
hang đá, người đời gọi là »Bích Chi Phật 
Quật‹. Khoảng niên hiệu Thiên Giám 
(502-519) đời Lương thuộc Nam Triều, Tư 
Không Từ Độ dựa theo hang đá mà lập 
chùa, tên là »Phật Quật Tự«. Lại còn đem 


của cải ra viết phỏng theo Phật kinh, cất 
giữ nơi chùa, kẻ tu thiền bốn phương tụ 
hội. Đầu đời Đường Đại sư Pháp Dung trụ 
chùa này là nơi để ngài duyệt tạng và khai 
giáo. Niên hiệu Trinh Quán thứ 19 (645) bị 
thiêu hủy bởi lửa rừng, sau đó được xây 
dựng lại. Về sau nhiều lần thay đối tên gọi, 
đời Đường gọi là »Irường Lạc Tự«, »Tư 
Thiện Viện«, »Phúc Xương Viện«. Đời 
Nam Đường Hậu Chúa đổi tên là »Hoằng 
Giác Tự«. Khoảng niên hiệu Thái Bình 
Hưng Quốc (976-984) đời Tống đổi tên là 
»Sùng Kính Tự«. Đầu niên hiệu Hồng Vũ 
(1368-1398) đời Minh, gọi trở lại là »Phật 
Quật Tự«. Khoảng niên hiệu Chính Thống 
(1436-1449) lại đối tên »Hoằng Giác Tự«. 
Đời Thanh lại gọi »Phổ Giác Tự«, niên 
hiệu Hàm Phong (I851-I§61) chùa bị 
chiến tranh phá hủy. Hiện chỉ còn một 
tháp. X. »Hoằng Giác Tự Tháp«. 


PHẬT TÂM BẢN TÀI #} + & 3 
Thiền tăng Bản Tài có hiệu là Phật Tâm, 
người đời gọi là Phật Tâm Bản Tài, sống 
vào đời Tống. X. Bản Tài. 


PHẬT TÂM TÔNG 4} + % 

Thiền tông. 7ông Cảnh lục q. 3 ghi: »ÄJ fl} 
À)2K‹. ÑÄ# 3% l. ÍT7ØÍW lHIỂ.o 
Z El*H ‹ - Thấu rõ Phật Tâm Tông trọn 
không lâm lẫn, hiểu và hành hợp nhau, gọi 
đó là Tổ«. 

















PHẬT THẠCH 1ÿ £ 

Thiền tăng đời Minh, họ Đái, hiệu Pháp 
Vũ Lão Nhân, người xứ Tiền Đường (nay 
là Hàng Châu) Trung Quốc. Năm 14 tuổi, 
Sư nương Thiền sư Tịnh Minh xuất g13; 
đến 18 tuổi sư theo ngài Châu Hoằng thụ 
giới cụ túc. Trải qua các pháp hội, sư tu tập 


611 


PHẬT THỦ NHAM HÒA THƯỢNG ƒÿ # # #1 li 





giáo quán Thiên Thai. Niên hiệu Vạn Lịch 
thứ 22 (1594), đến Nam Kinh yết kiến 
Thiền sư Tử Bách, được ngài thọ ký, sư trở 
về Hàng Châu, ở ấn nơi vắng vẻ thế mà 
hàng danh sĩ tăng lữ tới lui không ngới. 
Một hôm sư đào đất gặp một tắm bia còn 
sót lại, mới biết đây là nền cũ của chùa cổ 
Lý An, nên quyên góp của cải để xây dựng 
lại Tính sư thích sống cô tịch, về già 
không tiếp khách, lánh mặt ở trên đỉnh núi. 
PHẬT THỦ NHAM HÒA 
THƯỢNG #% # # #z # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, tên Hành Nhân ở 
trong hang đá Phật Thủ Nham, nên có hiệu 
»Phật Thủ Nham Hòa thượng«. X. Hành 
Nhân. 


PHẬT TỔ CHÍNH PHÁP TRỰC 
TRUYỂN # ‡# # + # 4# 

Đăng lục, 1 quyền, do Phong Ông Tổ Nhất 
biên, được ấn hành vào niên hiệu Khang 
Lịch thứ 3 (1381) Nhật Bản. Quốc tịch 
cùng thời đại của tác giả không được Tõ. 
Nội dung gom chép lược truyện của Bảy 
Đức Phật, Tô sư Ấn Độ, Tổ sư Trung Hoa. 
Tổ sư Trung Hoa từ Bồ-đề Đạt-ma đến 
Mật Am Hàm Kiệt gồm 53 vị và tính 
chung với các Tổ sư Ấn Độ thì được 87 vị. 
Liệt truyện lẫy cơ duyên ngữ cú làm chính 
và có sự tích sử truyện truyền đăng lục. 


PHẬT TỔ CHÍNH TÔNG ĐẠO 
ẢNH #ÿ} ‡i # % iá # 

Sách, 4 quyền, do Thủ Nhất Không Thành 
biên tập lại, được ấn hành vào niên hiệu 
Quang Tự thứ 6 (1880) đời Thanh. Vào 
khoảng niên hiệu Hồng Võ (1368-1398) 
đời Minh có vẽ khoảng hơn 100 bức tranh 
của chư Tổ, được cất giữ ở núi Ngưu Đầu. 


Đến niên hiệu Vạn Lịch thứ 17 (1589), nhờ 
Tử Bá Lão Nhân viết tựa để ấn hành. Vào 
niên hiệu Sùng Trinh thứ II (1638), 
Nguyên Hiền ở Viện Chân Tịch vẽ thêm 
130 bức rồi ấn hành. Niên hiệu Khang Hy 
thứ I5 (1676) đời Thanh, Tĩnh Hy Khải 
Công thu thập 166 bức, biên thành »Tông 
Môn Chính Mạch Đạo Ảnh«. Thủ Nhất 
Không Thành còn biên tập thêm, gồm 240 
bức, chia làm 4 quyền. 

— Quyên 1 là Phật Tổ Chính Tông gồm 
39 vị, và phụ lục các chi phái phụ, chì 
Ngưu Đầu. 

— Quyên 2 là Nam Nhạc Chính Tông gồm 
68 vị, nêu ra pháp mạch Lâm Tế và Quy 
Ngưỡng. 

— Quyên 3 là Thanh Nguyên Chính Tông 
gồm 85 vị, nêu ra pháp mạch Tào Động, 
'Vân Môn và Pháp Nhãn. 

— Quyên 4 là Giáo Luật Liên Tông gồm 
48 vị. 


PHẬT TỔ CHÍNH TRUYỂN CỔ 
KIM TIỆP LỤC 3È ‡# # ‡# % 4 3È 
#k 

Còn gọi: Cổ Kim Tiệp lục. Lục, Ì quyền, 
do Tuyết Triệu Quả Tính soạn vào đời 
Thanh, được xếp vào 7c Tạng kinh tập 
146, trang 871. Tác giả đọc nhiều kinh 
sách Phật giáo, biên tập về cơ duyên ngữ 
yếu của các thiền tăng đời Tống như Mật 
Am Hàm Kiệt trở về sau mà các quyền 
Truyền đăng lục của 2 đời Nguyên Minh 
chưa thu thập. Nội dung sách này gồm có: 
Sự tích, triều đại, Pháp lạp, Thụy hiệu, 
Pháp tự của các Tổ sư được truyền thừa 
đời thứ 17, I8 thuộc tông Lâm tế và lược 
thuật cơ duyên ngữ yếu của chư sư từ Bồ- 
đề Đạt-ma đến Mật Am Hàm Kiệt để làm 
rõ pháp hệ của họ. Sau mỗi truyện đều có 


612 


PHẬT TỔ TAM KINH CHÍ NAM ƒ3 ‡H = ## ‡# Rï 





phụ I bải niêm tụng. 

Quyền cuối phụ lục: Giản yếu về sự truyền 
thừa của Tứ gia (4 tông phái) là: Tào 
Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn 
cho đến »Nhữ Châu Phong Huyệt Diên 
Chiều Thiền sư Tháp minh«. 


PHẬT TỔ CƯƠNG MỤC 3% ‡# #) RE 
Sách, 41 quyên, do Chu Thời Ân soạn vào 
đời Minh. Tác giả bắt đầu biên soạn vào 
niên hiệu Vạn Lịch thứ 38 (1610), đến 21 
năm sau mới hoàn thành, được ấn hành vào 
niên hiệu Sùng Trinh thứ 7 (1634) đời 
Minh, sau đó được xếp vào Tực Tạng kinh 
tập 146, trang 365. Nội dung lấy các sự 
tích về hóa đạo, hành nghi của Chư Phật và 
các Tổ sư Thiền tông trải qua các thời đại 
làm cương mục. Căn cứ vào thời đại trước 
sau ghi chép lịch sử phát triển của nó, mỗi 
thứ sự kiện Phật giáo cùng niên đại đều có 
thể nhìn qua liền thấy ngay. 


PHẬT TỔ LỊCH ĐẠI THÔNG TẢI 
# 2n BE 4 tả ð 

Gọi tắt: Phật Tổ Thông Tải. Sách, 22 
quyền (có thuyết nói 36 quyền), do Niệm 
Thường biên soạn vào đời Nguyên, được 
xếp vào Đại Chính Tạng tập 49, trang 477. 
Tác giả lấy »Phật Tổ Thống Kỷ Pháp Vận 
Thông Tắc Chí« làm lam bản, lấy Thiền 
tông làm Phật giáo chính thống, bắt đầu từ 
Bảy Đức Phật đến niên hiệu Nguyên 
Thống thứ 1 (1333) đời Nguyên Thuận Đế. 
Tác giả sưu tập rộng rãi lịch sử Phật giáo, 
trình bày tình hình hoạt động Phật giáo 
theo niên kỷ, đem can chi, kỷ niên để phụ 
chú niên hiệu đế kỷ. Sách ghi ghép về sự 
tích các vị Hoàng đế, quan lại trải qua 
nhiều triều đại chấn hưng hoặc tiêu diệt 
Phật giáo và những văn thư về Phật giáo 


được soạn thuật; về mối quan hệ giữa các 
giáo: Nho, Phật, Đạo; những hoạt động của 
giới tăng lữ Phật giáo như: hoằng pháp, 
dịch kinh, trước thuật. Nội dung 28 vị Tổ 
của vài quyền trước lấy tài liệu từ Cảnjh 
Đức Truyền Đăng lục. Hơn 10 quyên ghi 
chép từ Hán Minh Đề đến đời Ngũ Đại lấy 
tài liệu từ Long Hưng Phật Giáo Biên Niên 
Thông luận của Tổ Tú soạn vào đời Tống. 
Tác giả chủ yếu ghi chép hai đời Tống và 
Nguyên. Sách này nội dung đôi chỗ hơi bề 
bộn, về niên đại lịch sử cũng có lầm lẫn. 


PHẬT TỔ MÔN 4} ‡# PÌ 

Chỉ cho Phật giáo cùng Thiền tông. 4m 
Sơn Lão Nhân Mộng Du tập q. 1 ghi: »Ã> 
tt 0b 4H Ƒ]1'h. t ñ EEỶH. 2X # Bí 
HH. — Thể nên trong Phật Tổ Môn, giáo 
có tính tướng, tông có chiếu dụng«. 






































PHẬT TỔ TAM KINH CHỈ NAM 3% 
4ñ = ## ‡l 

Kinh sớ, 3 quyền, do Vị Lâm Đạo Bái soạn 
vào đời Minh, được xếp vào 7c Tạng kinh 
tập 59, trang 339. 

Từ trước đến nay, Thiền tông xem trọng 
Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Phật Di Giáo 
Kinh, Quy Sơn Cảnh Sách, gọi chung là 
Phật Tổ Tam Kinh. Trong ây 2 quyền kinh 
đầu là sách nhập môn vở lòng cho người 
học Phật, là kinh sách cơ bản mà thiền tăng 
cần phải học tập. Quy Sơn Cảnh Sách là 
những lời dạy quý báu mà thiền tăng cần 
phải ghi nhớ và tuân g1ữ. 

Xưa nay những bản chú sớ về kinh nảy rất 
nhiều, nhưng đều không đủ để thỏa mãn 
nhu cầu của thiền tăng, nên VI Lâm Đạo 
Bái mới viết ra sách này để làm chỉ nam 
cho thiền tăng tu Phật tập thiền. 


613 


PHẬT TỔ TÔNG PHÁI THẾ PHỔ ƒÿ 3l % 3£ 1H 3 





PHẬT TỔ TÔNG PHÁI THẾ PHỔ 
ñ 4H  ⁄& 1t iŠ 

Sách, 8 quyền, do Giới Am Ngộ Tiến biên 
soạn vào đời Thanh, được ấn hành vào 
niên hiệu Thuận Trị thứ 11 (1654) và được 
xếp vào Tục Tạng kinh tập 141, trang 661. 
Tác giả là con cháu đời thứ 15 của Thiền 
sư Vô Chuẩn Sư Phạm. Sách này là bản đồ 
pháp hệ Thiền tông do Giới Am biên soạn, 
nêu ra thế phổ truyền đăng của Ấn Độ, 5 
tông dưới pháp hệ chư Tổ Trung Hoa là: 
Lâm Tế, Vân Môn, Quy Ngưỡng, Pháp 
Nhãn, Tảo Động và các chị phái để giải 
thích sơ luợc về sự phát triển Thiền tông. 


PHẬT TỪ THIỀN SƯ 1} É 3# ff 
Hiệu của Thiền tăng Kế Thành do Vua 
Tống Huy Tông ban cho. X. Kế Thành. 


PHẬT Ý LINH NHẠC 1È # # # 
(1725-1821) 

Thiền tăng đời cuối Lê đầu Nguyễn, quê ở 
dinh Trấn Biên (tỉnh Biên Hòa hiện nay), 
miền Nam Việt Nam. Sư quy y thọ giáo 
với Hòa thượng Thành Đắng Minh Lượng 
chùa Đại Giác tại Đại Phố, Đồng Nai, dinh 
Trấn Biên (cù lao Phố, xã Hiệp Hòa, Tp 
Biên Hòa ngày nay). Sư vâng lời Thầy 
theo lớp dân từ Đồng Nai di cư xuống 
huyện Tân Bình, dinh Phiên Trấn của phủ 
Gia Định-tức vùng đất Sài Gòn-Gia Định 
sau này-đề cất am tranh ở. Đến năm 1752 
với sự hộ giúp của bản đạo, sư xây dựng 
chùa Từ Ân (ở vị trí chợ Đũi, quận 3, Tp. 
Hồ chí Minh hiện nay). Sau khi lên ngôi, 
vua Gia Long sắc tứ và trùng tu chùa Từ 
Ân đồng thời ban y bát, sắc phong cho 
Thượng tọa Phật Ý Linh Nhạc làm Hòa 
thượng. Ngày 20 tháng II năm Tân Ty 
(1821), Minh Mạng nguyên niên, sư thị 


tịch tại chùa Từ Ân, thọ 97 tuổi. Đồ chúng 
và quan chức Gia Định làm lễ an táng sư 
hết sức long trọng, lập tháp trong khuôn 
viên chùa Từ Ân (trong khuôn viên vườn 
Tao Đàn ở Tp. HCM hiện nay). Đến năm 
1923, Thiền sư Hồng Hưng tổ chức lễ 
thỉnh hài cốt của sư về chùa Giác Lâm và 
lập tháp mới bên cạnh tháp của Hòa 
thượng Tổ Tông Viên Quang trong khuôn 
viên chùa Giác Lâm. Theo: LSPGĐT của 
Nguyễn Hiền Đức. 


PHẪU LỘ ‡| # 

Biểu lộ tâm đắc của mình khi tham thiền 
với hy vọng được thiền sư ấn chứng cho. 
Tiết Thế Kỳ Thủ tọa trong NĐHN 
ghi: »IH f7 Tí JÈ # v Ki 2 
† ñH lồ V Hứ 3z ïiệ Hà : HN 
lữi [HE [H| RE tế 24 Hã 
Ÿỹ „ HÄ jỦ n Z. - HÌ: F 
3E lãi b. 6 li ĐÃ. šB 2 3L BỊ 88 
Thủ tọa j: Kỳ) là người Thành Đồ, tiện 
nương theo Thấy, tuổi già mới tạo lập 
Long môn. Một hôm sư đang ngôi yên, 
trong lúc mơ màng, chợt nghe bầy ếch kêu 
ran sư tưởng lâm là tiếng bảng đánh báo 
cạo tóc nên toan bước xuống đi. Có người 
biết được nói: Tiếng ếch kêu chứ không 
phải tiếng bảng đánh. Sư bừng tỉnh, đi đến 
phương trượng để biểu lộ tâm đắc của 
mình«. 

















j„ ° Ð 


m> 












































" 
N ý S¿ 


tr 











m 











- 














PHẨU QUYẾT ‡| 3% 
Phán định rõ ràng. Tiết Tuyết Đậu Tự 
Tông Thiền sư trong NĐHN q. 14 ghi: » Ì- 


¬, 






































TH: XÃ NW T l6 ầm. 1X lộ ẤM fñ lRƑ 
Bi. 2 HH ‡\ ff Ãf?Œ#. — ñJ lồ HH 
ỳ%. Z5 FÌ XữÄ. ff 8É Mt & 
#À. ñm A 2ï Ÿl| ñã 7. #4 lí LH Jl Bổ 
THỊ s — Sư thượng đường nói: Thúy Nham 


614 


PHI LUẬN 3È 3â 





(pháp hiệu của Thiên sư Tự Tông) chẳng 
phải là chẳng nói, chỉ vì chưa phải lúc. 
Sáng nay gặp cơ hội ít có, phán định rõ 
ràng cho ông một lời. Cột cái vốn là khúc 
cây, trái cân vốn là cục sắt. Các ông nếu 
đến các thiên viện khác, chớ nói sơn tăng 
lắm lời«. 


PHÊ BÀI ‡t 3È 

Còn gọi: Bài phê. Sắp xếp, chuẩn bị. Tiết 
Đạo Ngô Hòa thượng trong TĐT q. 5 ghi: 
»Ñ El: # 3E †ft †l 4š 8x. IH H 4 EH 
ffl H. #l HH. # †F #ấ 8x hH 
⁄. ñữ †f #\ l ƒ ff # H fặ 8 lễ 
3⁄., — $ư bảo: Hãy theo quy củ chuẩn bị 
cơm nước, ngày mai ta sẽ khám cho ngươi. 
Đến ngày mai, chuẩn bị cơm nước để ăn, 
sư bảo đồng tử đến đứng bên cạnh ông 
tăng.« 















































PHI BẠCH TỰ # # 3 
X. Vân Cư tự 


PHI BÁT THIỀN SƯ # 4‡ 3# Éƒ 
Thiền tăng Tri Huyễn đời Minh, đời gọi là 
Phi Bát Thiền sư. X. Tri Huyễn 


PHI LAI TỰ # #& 3 

Còn gọi: Hiệp Sơn Cổ Tự. Ở sau khe Phi 
Lai, cách huyện Thanh Viễn, tỉnh Quảng 
Đông, Trung Quốc 23km về phía bắc. Thời 
Nam Triều Lương Võ Đế (502-549) do 
tăng nhân Trinh Tuấn, Thụy Ai xây cất. 
Ban đầu tên »Chính Đức Tự«, đời Đường 
gọi »Thiền Cư Tự«, »Quảng Lăng Tự«. 
Tống Lý Tông ban tên »Quảng Khánh 
Thiền Tự«, »Hiệp Sơn Phi Lai Quảng 
Khánh Thiền Tự«. Qua nhiều đời đều có tu 
sửa, nền chùa nhiều lần bị di đời. Chùa 
hùng cứ bên bờ bắc Hiệp Sơn, tựa lưng vào 


núi trước mặt là sông, sơn môn đối diện 
Hiệp Giang. Vào cửa chùa đi qua thiên 
giới nhìn lên là Đại hùng bảo điện uy nghi 
sừng sững. Bên trái là Đế tử trì, Trai 
đường, Tỉnh xá; bên phải là Phương trượng 
thất, Bảo cảnh phòng, Thiền đường; hậu 
diện là Lục Tổ đường. Tương truyền vào 
thời Nam Bắc triều có Thiền sư Lý Phi đến 
đây cất chùa. Khi chùa cất xong Lý Phi 
làm kệ rằng: »Ta tên Phi, đến Nam Lai, 
chùa lạc thành, hiệu Phi Lai.« Bèn gọi là 
»Phi Lai Tự«. »Viên thị truyện« trong 
truyền kỳ đời Đường chính là lây chùa này 
làm bối cảnh. Sau chùa có các thắng tích 
như Phi tuyền đình, Quán Âm các. Từng 
được »Pháp Uyến Châu Lâm« liệt vào 
phúc địa thứ 19. 


PHI LUẬN 3È 32 

I. Vô luận, bất luận. Tiết Đan Hà Hòa 
thượng: »L1i Long Châu Ngâm« trong TĐT 
q. 4 ghi: »ðŠ lE ƒK. 5ã ñE ƒK. 3X H #Z 
ll SR NI #⁄. TT 2È 1H #3 Jz. Ất 
# 3 #8 7Ñ3E#. . : # mm ®S®&# ^^ 
lH] 4ý. 3E ã8 7X X1 & “E ãl ¿ — Ngọc 
rồng đen, ngọc rồng đen, ánh sáng chói lọi 
khác người, mười phương thế giới không 
chỗ tìm, cho dù tìm được cũng không phải 
nó... Biết rõ chẳng phải thế gian có được, 
bắt luận sáu loài và sinh linh.« 

2. Không những. Thân Hội ngữ lục ghi: 
»È ⁄Èš HỊ ý #Ñ H ñB. Ấñ Ấï ñị ẤW ŠỊ 
đÈ ñ8 — LÍ Hì ñm]v THỊ 7R ñã #Ế 2 ñR ¿ 
M ñã BE 2}. ll {R HE ñứ_ . — Pháp sư 
Viễn đã nghe lời này, liu lưỡi không nói 
được, không những một mình ông khuất 
phục mà còn khiến cho những đồ đệ của 
ông thất chí. Tị hắng thua đã rõ, đạo tục 
than thở rồi giải tán.« 
























































615 


PHI MAO ĐỚI GIÁC, KHIÊN LÊ PHỤ TRỌNG ‡‡ # #8 f#i # ®%# ñ 





PHI MAO ĐỚI GIÁC, KHIÊN LÊ 
PHỤ TRỌNG 3 £ ‡#\ # # #' 5 # 


Mang lông đội sừng, kéo cày chở nặng, tức 
là làm trâu làm ngựa, chỉ cho việc bị đọa 
vào loài súc sinh. Tiết Ngữ Chi Dư, đời thứ 
3 dưới Đại Giám trong CTTNL q. 2 ghi: 







































































»H 1 % E§ — DỊ 5 & *#X. W7 
†R F1 đã mỊ| HỊ 3£ 3 #8. #  & ïâ 
S343. 72M3 —-#X. — #8 
&.. Tñ lñ J⁄ E ẤWƒH,  Ãl  H— 














— È t th t f4. — Hiện nay chiếu theo 
tát cả pháp có không v.v... , nếu ở nơi cửa 
su căn mà một máy tham ái không trừ 
sạch, cho đến ăn một hạt cơm, mặc một sợi 
vải của thí chủ, đều phải mang lông đội 
sừng kéo cày chở nặng đề đền trả ân thí 
chủ mới được«. 


PHI NHÂN 3È ^- 

Người không thích hợp, người không thê 
đảm nhiệm. Tục Nghệ Ngôn trong NHỌL 
q. 30 ghi: »ãã ‡†⁄. lữ tị Z ïï # W, 
HƑ ñH ĐH fÝ jã k Š í 1H. 2 Ä: MH HỆ 
1J 1H 3M fỤ 2 #MI Bộ 1t BỊ. 3 ìx 
Z%#1lt^A.kK53®#S5Z.X 
3 đ # HỆ ñ#§ ! — Lời nói của Ngu Ấn, 
Bác Sơn như thế này, có thể gọi là người 
chân thật vì đại pháp. Ngày nay dù kẻ kế 
thừa ít nhưng người đời vẫn ngưỡng mộ 
ông như lân như phụng, xem thấy gân đây 
làm trao cho kẻ không thích hợp, trở lại 
làm nhục tô tông, há chỉ cách nhau như 
trời với đất tl« 





cá 








N 


ảnh 





⁄ 
mỊ 


` 








PHI THẾ ‡* šj 

Mặc áo nhuộm, cạo tóc, ý chỉ cho việc xuất 
gia. Chương Di-dá-ca Tổ thứ 6 trong 
CĐTĐL q. 1 ghi: »lj EỊI E4 ‡# 3| {4 [B| 7 
}H‹s — Sư cùng các bạn tiên xuất gia, lại 
thọ đủ các giới tướng«. 








PHI TRỰC 3È # 
Không những là. Thần Hội đi tập q. 3 ghi: 
»ãñ ÄÁÀ B8 N. †£# 4%... 


























t4 H, 3S 5 ứ £ ( lế dị 
1À #⁄ ) À4 HH j§ —= Ƒš 3 lữ. #4 Ä Hữ 
2: 178 2 # {š C8 UỤ ÿH 3M fš ) 
⁄ ÑỦ ( Jš ) — Rš 3 li. J li # lĩ 
% Í#ä ‹ — Có kẻ vào trong phòng đưa tay 
lấy cà sa... Không những là hôm nay cà sa 


này ở chỗ đại sư Hoằng Nhẫn bị trộm ba 
lần. Đại sư Hoằng Nhẫn nói: Chiếc cà sa 
này ở chỗ đại sư Đạo Tín bị trộm một lần. 
Kẻ trộm đêu lấy không được.« 


PHI TƯỚC 3* | 

Mặc áo nhuộm, cạo tóc, ý chỉ cho việc xuất 
gia. Tiết Từ Thị Thụy Tiên Thiền sư trong 
NĐHN q. 18 ghi: »#£ — } & %4. }} ñÑ 
6 ÿW BI v ?3 W JR s — Năm 20 tuổi, sư 
xa rời gia đình, dự khoa thì kinh điển để 
xuất gia học tập giới luật«. 


PHI VIÊN LÃNH # #š # 

Vách núi cheo leo, hiểm trở. Thiền tông 
dùng từ nay để chỉ cho cửa ải Thiền. Tiết 
Bắc Viện Thông Thiền sư trong NĐHN dq. 
13 ghi: »ƒ€ ÑŸ ?H| tị BÉ Á 3. thị El: 









































#£ jã ! 7T ðX ði lê Hƒ # ! HỤ R . 
li #4: 38 BqẦ 4! lữ RR šZ. thị El: 
j4 À 4 +? lữ # #. 4£ À 


























3l. — Sau đó, sư từ giã Động Sơn để tính 
vào múi. Sơn nói: Hãy bảo trọng! Nên cần 
thận vì vách núi cheo leo! Sự im lặng hồi 
lâu. Sơn gọi: Xà-lê Thông! Sư: dạ! Sơn 
nói: Sao chẳng vào núi đi! Sự nhân đó có 
tỉnh, nên chẳng vào núi« 


PHÍ ẨN THIỀN SƯ NGỮ LỤC # Iš 
Tỹ Éị sứ SE 
Ngữ lục, 14 quyên, do Phí Ấn Thông Dung 


616 


PHÓ PHẤTT £† ÿ}‡ 





soạn vào đời Minh, Ân Nguyên Long Kỳ 
biên tập, được ấn hành vào niên hiệu Sùng 
Trình thứ 16 (1643) đời Minh. Nội dung 
bao gồm: Thượng đường, Tiểu tham, Nhập 
thất, Pháp ngữ, Kệ, Thư vấn, Cơ duyên vẫn 
đáp, Niêm cô, Tụng cổ, Phán cổ, Tán, Tạp 
trước, Tiểu Phật sự. Quyền cuối phụ Kỷ 
niên lục. 


PHIẾM CHU THIỀN SƯ THÁP ;$ 
3 Z Ép 3 


Nằm trên di chỉ chùa Báo Quốc, cách 
thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung 
Quốc 5km về phía tây bắc. Chùa đã bị phế 
hủy từ lâu, chỉ còn cổ tháp. Tháp này do 
Tiết độ sứ Khúc Hoàn xây cất vào niên 
hiệu Trường Khánh thứ 2 (822) đời 
Đường, sau khi Thiền sư Phiếm Chu viên 
tịch. Tháp hình hộp tròn theo kiểu đình 
các, thu nhỏ dân theo chiều cao, phần thắt 
lưng của tòa Tu-di chính là thân tháp, đây 
là chỗ đặc biệt của hình trạng tháp nảy. 
Trên tòa Tu-di có đài môn khắc gạch và 
cách nhau bởi hàng cột. Thân tháp rỗng, 
mặt nam mở cửa, ngưỡng cửa, má cửa, 
ngạch cửa đều làm bằng đá. Trong tháp là 
hình lục giác, trên có khung trang trí trần 
nhà. Thân tháp có khảm tháp minh, ghi 
chép sự tích của Thiền sư Phiếm Chu cùng 
quá trình dựng tháp. Mái tháp từng tầng 
chồng khít làm thành, đỉnh tháp hình lọng, 
đỉnh có tháp sát. Phần dưới tháp sát là hai 
tầng hoa lá núi rừng to lớn, trên đỡ chiếc 
bát úp hình bán nguyệt, trên cùng là bảo 
châu. Tạo dáng cổ phác điển nhã, điêu 
khắc thô tế xen nhau, trong sáng mà có lực, 
nó vượt hơn cả trong các tháp cô hình tròn 
đời Đường, loại tháp này hiện rất ít thấy. 


PHIÊN TƯ &ä #: 
Hồi tưởng, nhớ lại. Pháp Diễn ngữ lục q. 
thượng ghi: »E H Ÿ#Z E ñ ‡. 2 H HãI 









































lạ Eƒ Hh. {H Z## 2 H MỊ Ø] ấn" # #H ñD 
2Ã. #H I đ lhị Z ÀÁ. ñ5 1l 5% LÍị 
†J# ñs Eí 8ã À4 HÙ lhị Ƒ. ft #k 3 ‡L 
HÌ 3Á ¿ — Hôm qua trên gấm thêm hoa, 


bữa nay chân đạp thật địa. Hãy xem sảng 
nay nói cái gì là ý Tổ sư từ Ấn Độ sang. 
Nhớ lại ông già mặt vàng, dối nói Linh Sơn 
thọ kỷ, dù cho đất đai sông núi đều mượn 
lỗ mũi của ta để thở«. 


PHÓ PHÁP #†‡ 3# 

Truyền trao thiền pháp. Tiết Tục Nghệ 
Ngôn trong NHQL q. 30 ghi: »£È 3ÿ 37 
lít. bH 3# f] Èš s — Xây chùa độ tăng, 
mở cửa pháp đường tuyên nói đại pháp để 
truyền trao thiển pháp«. 

Căn cứ vào thời kỳ sớm nhất của Thiền 
tông (trước Lục tổ Huệ Năng), y và pháp 
đều truyền trao song song, mỗi đời chỉ 
truyền cho một người, do đó từ »phó 
pháp« này cũng chính là chỉ cho việc 
truyền trao y và pháp, cùng với ý nghĩa 
dựng lập vững chắc người thừa kế trong 
một đời. 











PHÓ PHẤT 4‡ 3È 

Giao cho cây phát tử, ý nói thiền sư truyền 
pháp cho đệ tử, đệ tử từ đây có thể vì 
chúng thuyết pháp. Tiết Tục Nghệ Ngôn 
trong bà q. 30 ghi: »Jz H X# A #Jl PÍ 



















































































7b ñ# 2> ãH Ñ ® #4. HÈ JH EH # 
đi. REEEIEIL. #E/Q X SH 
IV HH 8M W 2í. RỦ ĐI ĐB Ý f 
Z.. Hi # H ‡H W4 ñH. lU i#  È EH 
X1! ®4lUtH, W R7? 
Bh > ÄW.. 1í NUIT l2 #.. Tí lR3M 
\Ñ (Ñ #í. Ø Ml 7 th # 8l # J8 




















617 


PHÓ TỰ ñï| Sẽ 





#í.. ÍÙ #H #út lá Bà đã. Jã TH f PT 
tt f.v ft ÍE f Ès — Gần đây có 
người tu thiên lại cho rằng lời nói của các 
bậc tiên bối là chẳng đúng, nên cùng nhau 
học tụng cổ, học cơ phong qua ngày. Ai 
học được chữ nghĩa khá thông, lời nói khả 
trơn tru thì được đem phất tử giao cho, 
thây trò dối gạt nhau thế ấy mà tông chỉ 
Đạt-ma tổn tại được sao! Chẳng những 
như thể, tôi cũng: từng thấy trong bọn được 
giao cho cây phát tử: có người điên cuỗng 
mà chết, có người bỏ tu hoàn tục, có người 
tụ tập ở chốn núi rừng đề cướp bóc. Những 
việc buông lung hiểm ác của bọn họ bị 
người thể tục khinh khi, khắp nơi đều có«. 



































PHÓ TỰ 5| 3 
Chức vụ coi việc chi thu, xuất nhập trong 
thiền viện. Như ngài Hoa Điệt làm Phó tự 
dưới hội của Thiền sư Cao Am ở chùa Vân 
Cư. Chương Lưỡng Tự trong Sắc Tu Bách 
Trượng Thanh Quy, q. hạ ghi: »JŠ {È ĐJ 
lá v KỈ ĐÀ ñH Á 5F 1 TT TA AE TH 


RE + 3: # HÀ Ø ñ 7š ii. BỊ để 


` 







































































Sỹ. B 5Ƒ.v HÌSƑ. 3E. Hà RE, 
Zÿ ` Xà ` bì z 
» “† s — Từ đời Đường về sau, trong các 


tự viện Thiên tông lớn có 6 chức vụ quan 
trọng để trông coi mọi việc của tăng 
chúng. Đó là: Đồ tự, Giảm tự, Phó tự, 
Duy-na, Điển tọa, Trực tuổ«. 


PHONG BÌ ‡† # 

Dụ chỉ thân thể. Tiết Đãi chế Phan Lương 
Quý cư sĩ trong NĐHN q. 20 ghi: »ÍÝ †k 
bù !J. ÃA Z #34. HñXEH: #34 
ÑX ý % Hử  fj? Xứ H: #ƒ fññ #j 
DI: `, {#⁄ H. 1ú 4 4+ f 4 
44 3 {bù ŸÁ ÑJ ®]} JJ. 2# Ít 
— Về sau nương nơi Phật 
Đăng, ở lâu nhưng không khế ngộ. Nhân 









































nói rằng: Khi tôi chỉ muốn chết đi thì thể 
nào? Phát Đăng nói: Cái thân thể này hãy 
để lại sử dụng, nhưng nay không liễu ngộ 
không gánh vác, về sau bị người thay mắt 
thân thể, rốt cuộc không có chỗ thu xếp.« 


PHONG CAN ‡‡ + 

Thiền tăng đời Đường, ở chùa Quốc Thanh 
núi Thiên Thai. Nếu ai có hỏi, sư chỉ đáp 2 
chữ »tùy thời«, chứ không chữ nào khác. 
Ngày giã gạo, đêm ca ngâm, ngôn ngữ 
không chừng. Niên hiệu Tiên Thiên (712- 
713), sư hành hóa Kinh Triệu (Tây An) 
từng trị bệnh cho Thái Thú Lư Khâu Dận. 
Sư có vài bài thơ được ghi trong Hản Sơn 
Tử Thi tập. 


PHONG CUỒNG TỬ #t 3£ -Ý 

Gã điên. Chương Thiên Thai Phong Can 
Thiền sư trong CĐTĐL q. 27 ghi: » 5Ÿ 
lf '†Ề Ñ — ẤT Ÿ HIn SÉP †ĩ 
{. — X45 XÃ H HữäR. ï đủ Z 
đổ + HD Í£. Hữ ñR J 3E 'ƒ ¿ Bì HP 
‡H šll. — Trong nhà bếp của chùa này có 
hai vị khổ hạnh là Hàn Sơn và Thập Đắc. 
Hai vị làm bếp, gặp nhau trò chuyện cả 
Hgày, mọi người rình nghe đễu không hiểu 
nổi, nên gọi họ là 2 gã điên. Họ rất thân 
với sư (Phong Can)«. 























PHONG HUYỆT TỰ # % 3 

Còn gọi: Thiên Phong Tự, Bạch Vân Tự, 
Hương Tích Tự. Chùa nằm trong núi 
Phong Huyệt, phía nam chân núi Thiếu 
Thất, cách huyện Lâm Nhữ, tỉnh Hà Nam, 
Trung Quốc 9km về hướng đông bắc. Đầu 
tiên được xây vào thời Bắc Ngụy (385- 
475), đến các đời Tùy, Đường đều có sửa 
sang. Vào niên hiệu Trường Hưng thứ 2 
(931), triều Hậu Đường thời Ngũ Đại, 


618 


PHONG QUÁ THỤ ÿj{ 3ã † 





Thiền sư Diên Chiểu trụ trì chùa này. Lúc 
bấy giờ chùa đã hư mục sẵn, ngài Diên 
Chiều ở đó 7 năm, hết lòng gầy dựng khiến 
trở thành 1 ngôi tòng lâm. Kiến trúc chủ 
yếu hiện còn: Thiên vương điện, Trung 
Phật điện, Tỳ lô điện, Huyền chung các, 
Tàng kinh các. 

Trung Phật điện là kiến trúc đời Kim, vào 
sâu có ba gian đình. Huyền chung các theo 
kiểu Yết Sơn, ba mái cao vút nguy nga, 
bên trong gác treo I chuông sắt lớn được 
đúc vào niên hiệu Tuyên Hòa thứ 7 (1125) 
đời Tống, hình dạng đơn sơ chất phác, âm 
thanh hùng hậu. Chung quanh chùa phong 
cảnh hữu tình, vốn là thắng cảnh du lịch. 
Các vị: Sầm Tham, Lưu Vũ Tích, Nguyên 
Kết đều từng đến chùa này làm thơ lưu 
niệm. 


PHONG HUYỆT TỰ THẤT TỔ 
THÁP #4 % 3$ + ‡n 32 

Tháp nằm trong khuôn viên chùa Phong 
Huyệt cách thành phố huyện Lâm Nhữ, 
tỉnh Hà Nam Trung Quốc 10km về phía 
đông bắc. Xây vào niên hiệu Khai Nguyên 
thứ 26 (738) đời Đường, là bia ghi công 
đức Thiền sư Trinh, một cao tăng nổi tiếng, 
vua Đường Huyền Tông sắc tứ »Thất Tổ 
Tháp«. Đây là tháp gạch hình vuông chín 
tầng có vành mái cao khoảng 27 mét. Các 
bộ phận tỉ lệ cân xứng, tạo dáng ưu mỹ, 
mái kiểu chồng diêm, dưới mái có đường 
cong ngược hình cung do bát úp, tướng 
luân, bảo cái và ngọn lửa làm thành, đây là 
phong cách tháp có mái kín đời Đường. 
Tháp này là một ngôi tháp được giữ gìn 
hoàn hảo nhất trong các tháp thời kỳ đầu 
đời Đường. Như tòa tháp nhỏ của Tiểu 
Nhạn Tháp ở Tây An, Pháp Vương Tự 
Tháp ở Đăng Phong đều hư hủy, cho nên 


càng thấy được vẻ đẹp hoàn bích của tháp 
này. 


PHONG PHAN ĐƯỜNG #Xt l§ # 
Nằm trong chùa Quang Hiếu, thành phố 
Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung 
Quốc. Niên hiệu Nghi Phụng thứ 1 (676) 
đời Đường, Huệ Năng đến chùa Pháp Tính 
nghe Pháp sư Ấn Tông giảng kinh Niết 
Bàn, đúng lúc gặp gió thối lá phướn động, 
thấy hai ông tăng tranh luận, một ông nói 
gió động, một ông nói phướn động, Huệ 
Năng bèn nói là tại tâm các ông động. Lời 
nói làm kinh ngạc tăng chúng, qua những 
lời hỏi han của Pháp sư Ấn Tông mới biết 
ngài là pháp tự của Tổ Hoằng Nhẫn. Do 
đây Huệ Năng công khai truyền bá Thiền 
Nam tông. Người đời sau xây cất Phong 
Phan Đường để kỷ niệm việc này. Niên 
hiệu Vạn Lịch thứ 21 (1593) đời Minh bị 
chiếm làm quán xá, lâu năm bị sụp lở, 
những vị tăng trụ trì như Thông Húc, Siêu 
Kỳ, Siêu Trân bỏ của cải ra chuộc lại TỒi 
trùng tu, đem Phong Phan Đường cùng 
Thùy Phật Lâu họp làm một. 


PHONG QUÁ THỤ #t+L :8 #‡ 

Gió thôi qua cây, tỷ dụ cho sau khi nghe 
người khác nói gì về mình, mình hoàn toàn 
chăng để nơi lòng, chẳng câu nệ ngôn từ 
văn cú, khái nệm ý nghĩa. Mật Am ngữ lục 
ghi: »ƒƒ ÏÑl mm Ä:. # Hị #j # }R. FÃ 
Ñl fU ƒ ƒñÄ. J] f7 #t lỗi 0}. JH Bñ ấữ 
ME ÏẪM. 5ú Đb ‡H 0H ?E ? 2%. EH Rñ j 
JH BẢ Xã E . — Bậc cao sĩ hành cước, 
nháy ra khỏi rừng gai góc, đả bật hang sư 
tử, đi khắp nơi mà không để lại dấu vết, 
nhìn bốn bên đêu thông suối, thấy Phật Tổ 
như gặp kẻ thù, nghe thiển đạo như giỏ 
qua cây«. 



































619 


PHÓNG } 





PHÓNG 2t 

1. Tha thứ, miễn cho. Vân Môn quảng lục 
q. hạ ghi: »ÄI lú j4 % HI 3 RỊ lñ, — 
Hòa thượng tha lỗi cho con, con mới nóï«. 
2. Bài tiết (đại tiểu tiện). Tiết Đông Pha 
Như Hội Thiền sư trong NĐHN q. 3 ghi: 
»Ñ fE }S lù 5H_L. \ 3l— Chim sẻ ia trên 
đâu tượng Phát. 























PHÓNG CHƯ THƯ 2t # 3# 

Thô lỗ và chăng giữ quy củ. Bài thơ »Tự 
tán‹c Xiễn Đề Chiếu Thiền sư trong 
GTPĐL q. 29 ghi: 

Hh 1T . 4 4H 2 fJ 

l4 ã H ft Eš. #4 3ä #x Xế II 

»Tự tiểu lai đả ngạnh 

Phật Tổ bất nại hà 

Phóng chư thư trụ viện 

Ương hại sát thiền hòa«. 

»Từ nhỏ vốn bướng bỉnh 

Phật Tổ cũng đầu hàng 

Thô lỗ chẳng quy củ 

Gây họa cho thiển tăng«. 


























PHÓNG ĐẢO 2£ #| 

Lười biếng. Như Tịnh ngữ lục q. hạ: »£† 
Ø Đ ll TỶ BÉ. ĐI lí ĐỊ #3 Bt BỊ. - 
Ngày đêm phân chân tỉnh thân, dũng mãnh 
chứ đừng lười biếng«. 








PHÓNG HÁM #4 #& 
Làm bộ ngu dốt. Tiết Cổ Sơn An Vĩnh 
Thiền sư trong NĐHN q. 27 ghi: » E 3# , 














†hit LH: Bấ ft 4) Hữ 56,  l ð 
5ï l Z:. 2 H + H WñằÃ. 1U 5ñ 











Ä ÃI #Í ‹ — Sư thượng đường giơ cây gậy 
lên nói: Lâm TẾ đứa tớ nhỏ, chưa từng nói 
công khai. Hôm nay làm bộ ngu dốt hết 
mình, cũng cân các ông biết cho«. 





PHÓNG NGOAN 3 Zã 
'Vờ ngớ ngân, giả bộ đần độn. Mật Am ngữ 
















































































lục ghi: »% ỳ} [R] ð3 ï: 4® Ñ —ìX. 
l X ÌR Rlo ME IẾ T26 & TP Bế ĐÃ ¿ 
Ìl if ñã EÈ xã: 1 & 4# N W ññ Èš 
#.. ỳ} x: 3l 'h ïï 7K ÉH %X ?# 4 
ĐÈ 2š 2K  lứE. 2E MB f8 }h. x: Đi 
ÌŠ MLl. f 1U 4 2 Ít lỊ › — Huyễn 








Sa hỏi Cảnh Thanh: Chẳng thấy một pháp 
là lỗi lầm lớn. Ngươi nói chẳng thấy là 
pháp gì Thanh chỉ cây cột, nói: Không 
phải chẳng thấy pháp này w? Sa nói: Cơm 
trắng nước trong của Chiết Giang mặc 
tình ông ăn uống, còn Phật pháp thì nằm 
mơ Cũng chưa thấy. Ngài Tiên Ứng Am 
bình răng: Cảnh Thanh vở ngớ ngán, Phật 
cũng chẳng làm gì nổi y«. 


PHÓNG NHẤT TUYẾN ĐẠO 34 — 
s li 

Mở ra một con đường, chỉ cho pháp môn 
phương tiện của thiền sư lập bày khi tiếp 
dẫn người học. Minh Giác ngữ lục + I ghi: 
bẩẾ .L BE „ Sà. HỆ ‡ 1M 4* é. ñW ÀX HH 
ÀX. #ã mm. Mt—- 4Ì, WM HH 
Mã BH. . — Các Thượng tọa, nếu Thúy 
Phong (pháp hiệu của thiên sự Minh Giác) 
nêu ra triệt để thì mọi người trên quả đất 
đêu phải ngậm miệng; nếu như mở ra một 
con đường thì càng kham không nồi«. 























PHÓNG QUÁ NHẤT TRƯỚC 3£ :8 
H7 

Ý nói nhường người một bước, cởi mở một 
phen, chỉ cho thiền sư lúc tiếp dẫn người 
học căn khí trung hạ chọn dùng pháp môn 
phương tiện. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng 

















ghi: »#ð — 3# Z4 lï ïf 4® 4 ñ HH. 
lị ƒt[ ãữ 8#. HỊ 3š 2 ⁄1l. 4H 4 3B 
— #'. IH ## ‡tƑ]'". ĐI TE fữ  ññ 








620 


PHỔ AM $#£ Pš (1115-1160) 





43x 
lì ° 


— Đệ nhất nghĩa xưa nay thanh tịnh, 
chẳng dính các trần, làm sao nói được? Kẻ 
đồng đạo mới biết. Hôm nay cởi mở một 
phen. Ở trong cửa dựng lập tiếp hóa thông 
qua lời giải thích để lãnh hội«. 


PHÓNG QUANG TỰ 34 % 3 

Ở núi Kê Túc thuộc Đại Lý, tỉnh Vân Nam, 
Trung Quốc. Cuối niên hiệu Vạn Lịch 
(1573-1619) đời Minh, Mộc Công vì Thiền 
sư Bản Vô mà cất chùa. Điện vũ nguy nga, 
kết cấu đặc biệt, là chùa mà hàng tín đồ 
Phật tử phải viếng. Trong thời kỳ kháng 
chiến Đại sư Thái Hư từng trụ tích nơi này. 


PHÓNG SI HÁM 2t # #4 

Làm ra vẻ vừa ngu sĩ vừa ngớ ngân. Mật 
Am ngữ lục gh1: 

X li ZZ lãl j4 #Ÿ fấ 

ll zK tị ‡E đi ji1ñi ‹ 

»Đại Long lão đão phóng sĩ hám 

Giản thủy sơn hoa thô chỉ nam«. 

»Lão Đại Long giả vờ ngớ ngắn 

Hoa núi nước khe lầm mắt hướng«. 


PHÓNG VÔ ĐOAN 3t & 3# 

Giả bộ ngu dốt cốt không cho người khác 
cậy dựa. Bài thơ khen Hòa thượng Đại Huệ 
trong MANL ghi: 

3 Hữ IR Ƒ'I = $% HR 

+ ÄÈ ñh ÿ⁄ — ?#f #| 

TT fấ Ø1 _L }Á Ất ?mẹ 

1E & f 7N jã ï 

»Tróc hạt đỉnh môn tam chích nhãn 

Thị phi Phật pháp nhất tề sản 

Trúc bề đầu thượng phóng vô đoan 

Chính thị Từ Lục đảm phiến bản«. 

»Chọc mù ba mắt nằm trên trán 

Thị phi Phật pháp đồng loạt trừ 

Trên đâu trúc bê giả ngu ngơ 















































Chính là Từ Lục vác bảng rôi«. 


PHÓNG Ý 3% * 

Tự tại tùy thích. Tổng Môn Võ Khó ghi: 
»Ä Ti Kỹ HỊ ‡£ 2® ñl F. }4 ã TW 
'h. f f# Añ ø 2X ĐR Tê , 7 T 
ÄỲf. fŒ À Hi E 2È ‹ — (Thiển sư Thái 
Lựu) về sau đến kinh đô, tự tại tùy thích ở 
chốn chợ búa, có một vị quan mời sự về 
nhà cúng dường. Thái nhiêu lần cáo từ mà 
VỆ QHđH HỌ nhất định mời sư cho bằng 
được«. 





















































PHÒNG TRƯỢNG ÿ + 

Phòng của vị Trụ trì tự viện ở, tức phương 
trượng. Tiết Đạo Ngô Hòa thượng trong 
TĐT q. 5 ghi: »Ï hú 3f #| & , ft ‡ƒ # 
li B 3ˆ. — Sư thấy người mới đến tham 
ván, liên đánh trồng trở về phòng trượng«. 









































PHỔ AM +#‡ # (1115-1160) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trần, tự Ấn Túc, 
người Viên Châu (Nghi Xuân, Giang Tây), 
Trung Quốc. Năm 20 tuổi lễ Hiền Công ở 
viện Thọ Long làm thầy, 28 tuổi thụ giới 
cụ túc. Sư bâm tính thông minh, Hiền 
Công rất nề trọng khuyến khích sư tụng 
kinh Pháp Hoa. Sư cho rằng việc nghiên 
cứu kinh văn vô ích, liễu ngộ Phật chỉ ở tại 
nhất tâm, bèn ra đi hành cước, yết kiến 
Mục Am Pháp Trung có chỗ tỉnh ngộ rồi 
trở về viện Thọ Long. Niên hiệu Thiệu 
Hưng thứ 23 (1153) Sư trụ trì chùa Từ 
Hóa. Ngoài tu thiền định, sư còn đọc kinh 
Hoa Nghiêm; một hôm đại ngộ thân chứng 
cảnh giới Hoa Nghiêm. Từ đấy kẻ mộ danh 
đến tham học rất đông. Sư tùy nghỉ nói 
pháp, hoặc viết kệ, hoặc hái cỏ trị bệnh, 
hoặc chặt bỏ cây cối quái lạ v.v... Có tác 
phâm: Phổ Am Ấn Túc Thiên sư ngữ lục, 3 


621 


PHỔ ÂN 3# 





quyền còn lưu hành. 


PHỔ ÂN # # 

Thiền tăng đời Minh, họ Kim, người xứ 
Sơn Âm (nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Thuở lên mười, 
sư xuất gia và theo học với ngài Diên Phúc 
Giám Hồ. Năm 19 tuổi, sư chợt nhớ đến 
việc lớn sinh tử, nhen nhúm ý định tham 
thiền. Ban đầu, sư đến tham vấn ngài Vô 
Tế ở chùa Đại Từ, có sở đắc và trình kệ 
như sau: 

7F ®t X Ø nị li 
ì # — H t 1l ‡t 

3 ®% # BỊ — ® 3% 

»Trở về nguồn cội liền đến nhà 
Cũng không huyễn diệu để phô khoe, 



































% 
>^ 
H5 























Một khói chân như thật trong suốt 

Quên mắt cũng vì một niệm sai«. 

Sư còn tham vấn ngài Pháp Chu ở chùa 
Thiên Ninh, ngài Vạn Tùng ở núi Điều 
Thạch. Sau đó, sư tham ngài Pháp Tụ, 
ngay nơi lời nói, bỗng nhiên đại ngộ, 
những mê lầm từ trước đồng thời tiêu tan. 
Sư được ấn khả, nối pháp ngài, thuộc tông 
Lâm Tế. 


PHỔ CHIẾU QUỐC SƯ NGỮ LỤC 
'Ý B& BỊ ÉẠ 3# 4 

Còn gọi: Ấn Nguyên Hòa thượng ngữ lục. 
Ngữ lục, 3 quyên, do Ấn Nguyên Long Kỳ 
soạn vào đời Thanh, Tính Đạo biên tập, 
được xếp vào Đại Chính Tạng tập 82, trang 
739. Vào niên hiệu Thuận Trị thứ II 
(1654) đời Thanh, Ân Nguyên đến Nhật 
Bản hoằng pháp, sáng lập ra tông Hoàng 
Bá. Thế nên những ngữ lục của sư được 
thu thập lúc ở Nhật Bản là tại các chùa: 
Hưng Phúc, Sùng Phúc, Phố Môn, Vạn 


Phúc. 


PHỔ CHỨNG ĐẠI SƯ +## ‡# % # 
Thụy hiệu của Thiền tăng Pháp Thành, 
sống vào đời Tống. X. Pháp Thành. 


PHỔ DUNG +#‡ #+ 
Hiệu của Thiền tăng Đạo Bình, đời Tống. 
X. Đạo Bình. 


PHỔ ĐÀ LẠC CA TÂN CHÍ #' fš 4 
Chí, 20 quyền, do Vương Ngạn Hanh soạn 
vào thời cận đại, được xếp vào Trung Quốc 
Phật Tự Sử Chí Vựng San tập l1. Từ đời 
Minh, Chu Ứng Tân sửa lại »Phổ-đà Sơn 
Chí« đến nay đã có 4 thứ »Phố-đà Sơn 
Chí« được soạn xong vào đời Thanh, 

1. Bản 15 quyên, do Cầu Liên soạn vào 
niên hiệu Khang Hy thứ 37 (1698). 

2. Bản 15 quyền, do Chu Cân, Trần Toàn 
tăng tu vào niên hiệu Khang Hy thứ 44 
(1705). 

3. Bản 20 quyền, do Hứa Diễm trùng tu 
vào niên hiệu Càn Long thứ 4 (1739). 

4. Bản 20 quyên do Tần Diệu tăng tu vào 
niên hiệu Đạo Quang thứ 12 (1832). 

Bản của họ Hứa được chùa Pháp Vũ yêu 
cầu sửa giúp. Bản của họ Tần được chùa 
Phố Tế nhờ sửa. Hai quyền chí này đều 
thuộc loại viết theo lời yêu cầu, mỗi quyền 
đều có thiên lệch, luôn luôn viết về chùa 
mình tỉ mỉ hơn các chùa khác. Vào năm 
1923, Vương Ngạn Hanh trùng tu một 
quyền Sơn chí mới, bỏ hết những cái dở 
trong các quyên chí cũ, hễ có việc gì về núi 
Phổ-đà đều sưu tập thêm, không có thành 
kiến riêng tư. 

Quyền chí này đặt nặng về lịch sử Phật 
giáo, biểu hiện sự lý pháp thân và ứng hóa 


622 


PHỔ MINH $£ HJ 





thân của Bồ tát Quán Âm, cho đến nhân 
duyên cảm ứng của Ngài với phương này. 
Nội dung sách này chia làm 12 loại: Bản 
tích, Hình thắng, Linh dị, Đàn thí, Phạm 
sát, Thiền đức, Doanh kiến, Quy chế, Lưu 
ngụ, Nghệ văn, Chí dư, Tự lục, có thể bổ 
sung cho chỗ thiếu sót của những quyên 
chí trước. 


PHỔ ĐÀ LIỆT TỔ LỤC +# ï> Z| ‡ 
#k 

Lục, I quyền, do vị tăng tên Triều Âm 
Thông Húc soạn vào đời Thanh, được ấn 
hành vào niên hiệu Khang Hy thứ 35 
(1696) đời Thanh, sau đó được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập 147, trang 1110. Nội 
dung gồm cơ duyên lược truyện của các vị 
trụ trì hoằng pháp ở núi Phổ-đà trải qua các 
thời đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh, từ 
Chân Hiết Thanh Liễu, Tự Đắc Huệ Huy 
đến Triều Âm Thông Húc. Cổ Tâm Minh 
Cô tính chung được 43 vị, có 1 số ít thiền 
sư chỉ được nêu danh hiệu mà không có 
truyện. Cuối quyền phụ lục lược truyện của 
5 vị như: Thiên Nhạc Trú từ các núi khác 
đến núi Phổ-đà hoằng pháp. v.v... 


PHỔ ĐÀ SƠN #‡ '# 1; 

Núi ở huyện Phố-đà, tỉnh Chiết Giang, là 
một đảo nhỏ trong quần đảo Chu sơn, là l 
trong 4 ngọn núi nổi tiếng của Phật giáo 
Trung Quốc. Vốn được gọi là »Phô-đà Lạc 
Già Sơn«, do 2 đảo nhỏ Phổ-đà Sơn và Lạc 
Giả Sơn hợp lại thành. Thuở xưa gọi là 
»Bổ-đà-lặc-già«, »Bổố-hằng-lạc-già« đều 
do dịch âm tiếng Phạn, có nghĩa »Đóa hoa 
trắng nhỏ đẹp đẽ«, nên núi này còn có tên 
Bạch Hoa Sơn. Diện tích toàn đảo là 
12,76krÏ, gồm có các núi: Bạch Hoa, Phật 
Đảnh, Câm Bình, Đại Tiểu Tuyết Lãng, 


Quang Hy, Tượng Vương, Mai Sâm, Đạt 
Ma, Chính Thú. Ngọn cao nhất là Phật 
Đảnh Sơn, cách mặt biển 291,3m. Khoảng 
niên hiệu Đại Trung (847-860) đời Đường, 
có một vị tăng Ấn Độ đến núi này tự đốt 
10 ngón tay, »Đích thân thấy Bồ Tát Quán 
Thế Âm hiện thân thuyết pháp, được Bồ 
Tát trao cho đá quý 7 màu« rồi loan truyền 
đất này là nơi Quán Âm hiển thánh. 

Theo thống kê năm 1936, Phố-đà Sơn gồm 
có: 3 ngôi chùa lớn, 88 am, 148 ngôi nhà 
tranh, trên 2.000 tăng ni, trở thành thắng 
cảnh Phật giáo rất nồi tiếng phía đông nam. 
Đầu năm 1979, lần lượt tiến hành khôi 
phục sửa sang các chùa am quan trọng. Sau 
đó, hàng năm nhiều lượt khách hành 
hương lên đến hàng triệu người. 


PHỔ GIÁC THIỀN SƯ +# #: Z# f 

1. Hiệu của Thiền tăng Chí Phùng, sống 
vào đời Ngũ Đại. X. Chí Phùng. 

2. Thụy hiệu của Thiền tăng Tông Cáo, 
sống vào đời Tống. X. Tông Cảo. 


PHỔ HIỆP ›Š z2 (1346-1426) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lục, tự Nam 
Châu, hiệu Tâu, Nhất Vũ Ông, người xứ 
Sơn Âm (nay là huyện Thiệu Hưng, Chiết 
Giang) Trung Quốc. Tác phẩm: Vñ Hiên 
ngữ lục, Vũ Hiên tập. 


PHỔ HỘI ĐẠI SƯ +# $ +% 
Thụy hiệu của Thiền tăng Khánh Chư, 
sống vào đời Đường. X. Khánh Chư. 


PHỔ MINH +# % 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Tào, hiệu Tuyết 
Song, người Tùng Giang (Thượng Hải) 
Trung Quốc. Sư tham kiến Hồi Cơ Nguyên 
Chiếu đắc pháp, đồng môn với Tiếu Ấn 


623 


PHỔ MINH THÁP 3# H #‡ 





Đại Hy. Niên hiệu Chí Trị thứ 2 (1322) 
những vị Tăng lẫn Nho sĩ giỏi thư pháp 
đều tụ hội về Bắc Kinh, vua Anh Tông sai 
Phố Minh viết kinh bằng chữ vàng. Niên 
hiệu Chí Nguyên thứ 4 (1338) sư trụ trì 
chùa Vân Nham ở Tô Châu. Niên hiệu Chí 
Chính thứ 4 (1344) xây dựng lại chùa Thừa 
Thiên sau khi bị hỏa tai và nhận chức trụ 
trì. Sau trụ chùa Bồ-đề Gia Định (Thượng 
Hải). Sư giỏi châm cứu lại khéo vẽ hoa lan, 
cùng đạo sĩ Bách Tử Đình đều nỗi tiếng. 
Niên hiệu Nguyên Thống thứ I (1333) sư 
sáng tác »Sơn Thủy Đôồ«. Niên hiệu Chí 
Thánh thứ 8 (1348) sáng tác »Lan Thạch 
Đô«. 


PHỔ MINH THÁP +#‡ 3# 3* 

Tháp ở trong khuôn viên chùa Phổ Minh 
(chùa Tháp), nay thuộc xã Lộc Vượng, thị 
xã Nam Định, tỉnh Hà Nam Ninh, Việt 
Nam, cách Nam Định 5km phía bắc. Tháp 
gồm 14 tầng, cao 19m, mặt bằng hình 
vuông, mọc từ một khoảng sân vuông, mỗi 
chiều 8,6m, sâu chừng 0,5m, xung quanh 
có lan can, mở cửa bốn phía, thêm bậc 
trang trí rồng đá, sóc đá. Tầng đế tháp xây 
bằng đá xanh, mang hình bông sen nở xòe 
trên mặt nước cao 2,2m, rộng 5,2m, bốn 
góc có trụ giả đỡ đầu rồng, cửa giữa cuốn 
cao I,Im, rộng 0,8m. Các tầng trên xây 
gạch trần, bốn góc nẹp đá, bốn mặt có cửa 
cuốn tò vò thu nhỏ dần theo chiều cao, kết 
thúc bằng chỏm nhọn hình bầu rượu. Gạch 
đá xây tháp được gia công kỹ trước khi 
xây, tùy theo vị trí mà có những hình dạng 
thích hợp như của vòm đá, chốt đá góc 
thấp, gạch chẻn cửa vòm, gạch chẻn góc, 
gạch xây... Năm 1987, Nhà nước trùng tu 
lại ngôi tháp này để giữ gìn vẻ đẹp lâu dài. 
Theo: VNVHTH 1989-1995. 


PHỔ MINH TỰ # % ‡ 

Còn gọi: Chùa Tức Mặc, Chùa Tháp. Chùa 
ở thôn Tức Mặc xã Lộc Vượng, huyện Mỹ 
Lộc, thị xã Nam Định, tỉnh Hà Nam Ninh, 
Việt Nam, cách Nam Định 5km về phía 
bắc. 

Chùa được xây dựng vào năm 1262. Kiến 
trúc chùa được bố cục theo kiểu »Nội công 
ngoại quốc«. Các công trình xây dựng theo 
một trục cân xướng từ tam quan, nhà Bia, 
tháp đến tòa Tam Bảo. Chùa nổi danh nhờ 
các vạc bằng đồng do Thiền sư Minh 
Không đúc, thờ tại đây. Trong chùa có 
nhiều pho tượng đẹp, tạo dáng sinh động 
như pho Phật nhập Niết-bàn, Bồ Tát Văn- 
thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Hơn 700 năm chống 
chọi với khí hậu khắc nghiệt, hầu hết các 
cấu trúc gỗ đã bị hư hại. Ngày nay chỉ còn 
lại bốn cánh cửa gỗ lim chạm rồng là di 
sản từ đời Trần, qua đó có thể nhận biết 
được hình ảnh ngôi chùa thuở ban đầu có 
quy mô rộng lớn, chạm trổ tỉnh xảo, lộng 
lẫy hơn ngôi chùa được thời sau dựng lại 
cho đến ngày nay. Trong chùa có thờ 
tượng Trúc Lâm Tam Tổ: Điều ngự Giác 
hoàng ở giữa, bên trái là Tổ Pháp Loa, bên 
phải là Tổ Huyền Quang. Theo: VN 
VHTH 1989-1995. 


PHỔ MÔN +# ?] (1215-1265) 

1. Hiệu của Thiền tăng Duy An đời Minh. 
X. Duy An. 

2. Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Vô Quan 
Phố Môn, đệ tử của Viên Nhĩ Biện Viên. 
Vâng lời thầy sư sang nhà Nam Tống 
(Trung Quốc) vào niên hiệu Thuần Hựu 
thứ I1 (1251) đắc pháp nơi Thiền sư Diệu 
Luân chùa Tịnh Từ, đời thứ 22 hệ Nam 
Nhạc, đời thứ 4 tông Lâm Tế Nhật Bản. 
Niên hiệu Cảnh Định thứ 3 (1262) sư trở 


624 


PHỔ TẾ ‡‡ Ù (1170-1253) 





về nước khai sáng chùa Nam Thiền, là đạo 
tràng thứ 3 của tông Lâm Tế Nhật Bản. 


PHỔ NGẠN +# # (770-843) 

Thiền tăng đời Đường, họ Thái, người xứ 
Hồng Châu (nay là huyện Nam Xương, 
tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. Sư xuất gia 
từ thuở bé, tham vấn ngài Bách Trượng 
Hoài Hải. Ban ngày theo chúng làm công 
tác, tối đến một mình cầm đuốc tụng kinh, 
chăng từ lao khổ. Về sau, sư đến Thiên 
Thai ở nơi rừng núi tu khổ hạnh. Mọi 
người ngưỡng mộ đạo đức của sư xây 
dựng viện Bình Điền để sư an trụ 


PHỔ NGU *#£ . (1301-1382) 

Sa môn Cao Ly (tên nước Triều Tiên thời 
xưa), họ Phác. Vào niên hiệu Chí Chính 
thứ 6 (1346) sư vào nhà Nguyên (Trung 
Quốc) ở chùa Đại Quán nơi Yên Kinh hỏi 
han tìm kiếm bậc tri thức. Năm sau đến núi 
Hà Vụ thuộc Hồ Châu (Chiết Gaing) tham 
yết Thiền sư Thanh Củng được truyền tâm 
án, nối pháp đời thứ 24 hệ Nam Nhạc, là 
một trong những người sáng lập tông Tào 
Khê ở Triều Tiên. Sư được thỉnh khai 
đường thuyết pháp tại chùa Vĩnh Ninh ở 
Lạc Dương. Niên hiệu Chí Chính thứ 8 sư 
trở về Triều Tiên hoằng pháp. 


PHỔ NGUYỆN +#‡ Zã (748-834) 

Thiền tăng đời Đường, họ Vương, người 
Tân Trịnh (Hà Nam) Trung Quốc. 

Niên hiệu Chí Đức thứ 2 (757) sư đến núi 
Đại Ôi, huyện Mật (Hà Nam) thọ nghiệp 
với Thiền sư Đại Huệ, siêng năng khổ 
hạnh. Niên hiệu Đại Lịch thứ 7 (772) sư 
đến chùa Hội Thiện ở Tung Sơn thụ giới 
cụ túc với Luật sư Hạo. Theo Luật sư Pháp 
Lệ nghiên cứu Tướng bộ luật tông. Sư còn 


đi đến các nơi nghe giảng Lăng-già, Hoa 
Nghiêm v.v... Còn thông đạt huyền nghĩa 
các luận: Trung luận, Bách luận, Thập Nhị 
Môn luận. Sau đến Giang Tây yết kiến Mã 
Tổ Đạo Nhất có chỗ tỉnh ngộ, được Du hí 
Tam muội. Niên hiệu Trinh Nguyên thứ II 
(795) sư ân cư núi Nam Tuyên, Trì Dương, 
tự cất thiền thất, hơn 30 năm không xuống 
núi, tự trồng trọt để sống. Niên hiệu Thái 
Hòa thứ l1 (827) theo lời chúng thỉnh sư 
xuống núi, từ đây đồ chúng tụ hội đạo 
pháp hưng thạnh. Một hôm, nhà đông nhà 
tây giành nhau con mèo, Phố Nguyện cầm 
con mẻo nói với đại chúng: »Nói được thì 
cứu được con mèo, nói không được thì ta 
chặt con mèo«. Trong chúng không aI nói 
được. Phổ Nguyện liền chặt con mèo để 
quét sạch vọng tưởng kẻ học đạo. Vì vậy 
có câu mọi người đều ưa thích là »Nam 
Tuyên chặt mèẻo«. Người đời gọi là »Nam 
Tuyển Thiền sư«. Có ngữ lục 1 quyền. Đệ 
tử nỗi pháp có 17 vị như Tùng Thâm, Đàm 
Chiếu, Sư Tổ v.v... 


PHỔ NINH #£ ## (1214-1276) 

Thiền tăng đời Nam Tống, họ tên là Phổ 
Ninh, tự Ngột Am, người xứ Bồi Lăng, Tứ 
Xuyên, Trung Quốc. Đắc pháp nơi Thiền 
sư Vô Chuẩn Sư Phạm chùa Dục Vương, 
đời thứ 21 hệ Nam Nhạc, đời thứ 3 tông 
Lâm Tế. Trụ trì Kiến Trường Hưng Quốc 
Thiền Tự. 


PHỔ QUẢNG ĐẠI SƯ # & % ## 
Hiệu của Thiền tăng Huệ Thâm, sống vào 
đời Ngũ Đại. X. Huệ Thâm. 


PHỔ TẾ ‡#' ðŸ (1179-1253) 
Thiền tăng đời Tống, họ Trương, tự Đại 
Xuyên, người Phụng Hóa (Chiết Giang) 


625 


PHỔ TẾ THIỀN TỰ 3£  #š # 





Trung Quốc. Năm 19 tuổi sư cạo tóc thụ 
giới với Văn Hiến ở viện Hương Lâm, học 
giáo lý Thiên Thai, cảm thấy đây không 
phải con đường tắt siêu thoát sinh tử nên 
để tâm đến Thiền. Đến tham kiến Dục 
Vương Như Diễm, ngay dưới lời khế hợp 
bèn xin y chỉ, nối pháp làm truyền nhân 
phái Dương Kỳ tông Lâm Tế. Về sau theo 
Như Diễm dời sang núi Thiên Đồng chủ 
quản kinh tạng. Khi ra hoằng pháp sư trụ 
trì chùa Báo Quốc ở Đại Từ, chùa Quang 
Hiếu ở Tịnh Từ, chùa Linh Ân ở Cảnh 
Đức. Về già biên soạn Ngũ Đăng Hội 
Nguyên 20 quyên. Đặc biệt có »ĐÐại Xuyên 
Phổ TẾ Thiển sư ngữ lục l quyên lưu 
truyền đời sau. Đệ tử hơn 70 người. 


PHỔ TẾ THIỀN TỰ +# 3# z# 3 

Ở làng Tây, thành phố Đài Trung, tỉnh Đài 
Loan, Trung Quốc. Năm 1941 do Hòa 
thượng Đạt Thiện khai sơn sáng lập. Về 
sau bởi nhiều năm không tu sửa tường nền 
sụp lở cơ hồ thành phế tự. Đạt Thiện sai đệ 
tử là Pháp sư Chân Đắc tiếp quản chùa 
này. Trải qua bao khổ nhọc xây cất chùa 
chiền mới khôi phục như cũ. Năm 1980 
được sự trợ giúp của tín đồ khắp nơi khởi 
công xây dựng lại lần nữa chùa y như mới. 


PHỔ THỈNH +#‡ # 

1. Tập trung chư tăng trong thiền viện để 
tham gia lao động. Chương Môn Quy Thức 
trong CĐTĐL q. 6 ghi: »fŸ 3Ý äŠ *; E. F 
J) 7) tH. — Thực hiện cách thức tập 
trung chư tăng đề tham gia lao động, mọi 
người từ trên xuống dưới đêu phải gắng 
sức«. 

2. Mời đại chúng. Như Tịnh ngữ lục, q. hạ 
ghi: 


#ZŠ Bl l Hị 




















x»®% 8 













































































#Ä 1E 1 S/ BÌ vũ bã 

#® ZÄ Anh f lã| EÑ 1E 

S§ 1U l Á lí f8 2E 

}À # IW {E šE HR. Z2 #. H jW#. 
RE. 7ú R H 3E, 3 ñš H 2 
HỆ. 


»Dt chủng linh miêu hỏa lý tải. 

Thiết hoa vô ảnh thọ đầu khai 

Mạch nhiên kết cá đoàn loan quả 

Cử tợ thời nhân thu đắc lai. 

U thị chuyển tác long nhãn, lệ chi, cam giá, 
bồ đào, nguyên thuộc tự kỷ gia viên, phổ 
thỉnh tự gia giảo tước«. 

»Ớieo hạt giống linh trong lửa đỏ 

Cây sắt không bóng lại nở hoa 

Bỗng nhiên kết quả sao tròn trặn, 

Chỉ dạy người đời thu hoạch ngay. 

Khi ấy biển thành long nhãn, trái vải, mía, 
nho, vốn là thuộc cây nhà lá vườn. Mời đại 
chúng, mỗi người hãy thưởng thức«. 


PHỔ THÔNG THIỀN TỰ +#£ iä ‡š 3 
Chùa Dương Kỳ vào đời Tống được gọi là 
»Phô Thông Thiền Tự«. X. Dương Kỳ Tự. 


PHỔ THUYẾT +# šý, 

Thiền sư vào pháp đường, lên pháp tòa 
thuyết pháp cho đại chúng nghe. Tông Môn 
Võ Khó ghi: »ì# 3£ 1 tú — H lB] E1: 
„ ® E'#, #®)š %1. ñ — l Et 

































































$? ƒ#.. #I Bị ñn tH ñg ƒqÃ.v #Y BH ÍM ‡h 
mx Am. 4#. ft. RÑ 1U lu 
f#. H&®Ñ4 —-†FƯˆ<#ZX4Z#. KRiã 
Jš? — Hòa thượng Trạm Đường một hôm 


hỏi rằng: Thượng tọa Cáo! Thiên của ta ở 
đây tắt cả ngươi đêu hiểu được. Bảo ngươi 
nói cũng nói được, bảo ngươi niêm cô tụng 
cổ, tiểu tham, phô thuyết ngươi cũng làm 
được, chỉ có một việc còn chưa được, 
ngươi biết chăng?«. 


626 


PHỔ TỪ ‡‡ ⁄ (1355-1450) 





PHỔ TỊNH # :# 

Thiền tăng đời Nguyễn, quê ở Võ Lăng, 
Thượng Phúc, miền Bắc Việt Nam. Thuở 
nhỏ đã theo Hòa thượng Phúc Điền xuất 
gia tu học. Một hôm, sư đến chùa Vân Trai 
đảnh lễ Đại sư Tường Quang xin thụ giới 
cụ túc. Sau khi thụ giới, sư thành tâm trì 
giới hành đạo. Từ bé chí trưởng, sư chuyên 
tâm nghiên cứu kinh luật, không dám một 
phút lơi lỏng. Quá ngọ tuyệt đối không ăn 
gì cả. Sư về trụ trì chùa Tường Quang trên 
núi Đại Hùng ở Hà Nội, do Hòa thượng 
Phúc Điền khuyến hóa xây cất. Nơi đây, sư 
độ tăng tục khá đông, vì thế ngôi chùa 
càng trang nghiêm đẹp đẽ. 

Một hôm, sư gọi chúng lại bảo: »Nay ta 
cáo biệt, phó chúc các ngươi kệ truyền 


th 





























»Kinh niên tình | mà nh Hùng phong 

Thật thị thân cùng đạo bất cùng 

Lục tự chuyên trì thân thọ ký 

Lưu truyền hậu thế hiển tông phong«. 
»Nhiễu năm ngôi tịnh núi Đại Hùng 

Quả thật thân cùng đạo chẳng cùng 

Sảu chữ chuyên trì thân thọ ký 

Truyền mãi đời sau sáng TỔ tông«. 

Nói kệ xong, Sư ngồi yên mà tịch. Đồ đệ 
xây tháp tôn thờ. Theo: Thiền sư Việt Nam 
của HT. Thanh Từ. 


PHỔ TRANG + 3š (1347-1403) 

Thiền tăng đời Minh, họ Viên, tự Kính 
Trung, hiệu Ngốc Am, người Tiên Cư 
(Chiết Giang) Trung Quốc. Năm I2 tuổi sư 
xuất gia với Thiền sư Cổ Am Lương chùa 
Thiên Đồng, phục dịch hầu hạ rất lâu mà 


không khế hội. Từ tạ trở lại Tiên Cư, sư 
tham kiến Hòa thượng Thiên Ninh Liễu 
Đường ngôn ngữ hợp nhau hoát nhiên có 
tỉnh. Niên hiệu Hồng Vũ thứ 10 (1377) đến 
chùa Kim Sơn ở Trấn Giang (G1ang Tô) 
giảng dạy Tâm kinh, kinh Lăng-già, kinh 
Kim Cang: giải thích nghĩa kinh rất khế 
hợp đạo lý được thính chúng khâm phục. 
Năm thứ 12 (1379) sư trụ trì chùa Bắc 
Thiền ở Phủ Châu (Giang Tây), dời sang 
chùa Vân Cư. Mùa xuân năm thứ 26 
(1393) vâng lệnh vua vào cung đối đáp vừa 
ý vua, sư vâng lệnh đến Lô Sơn trụ trì tế 
tự, đến nơi sư vun trồng giáo cơ, mở mang 
gốc đạo. Về sau đời sang trụ trì Kính Sơn. 
Tác phẩm: Ngóc Am Thiển sư ngữ lục 8 
quyền. 


PHỔ TRÌ 3ý ‡‡ (1310-1387) 

Thiền tăng đời Minh, họ Vạn tự Bảo Tạng 
người xứ Đại Y Sơn. Sư tham vấn Thiền 
sư Thời Úy và đắc pháp, thuộc tông Lâm 
Tế. Niên hiệu Hồng Võ thứ 14 (1381), sư 
kế vị trụ trì chùa Thánh Ân, núi Thời Úy 
tại Tô Châu, người đời gọi sư là »Thánh 
Trì Tổ«. 


PHỔ TỪ 3# # (1355-1450) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tiễn, hiệu Hải 
Chu, người Thường Thục (Giang Tô) 
Trung Quốc. Sư xuất gia từ thuở nhỏ tại 
chùa Phá Sơn núi Ngu Sơn, sớm tối xem 
kinh tìm tòi thật nghĩa. Đến chùa Thánh 
Ân, Đặng Úy, Tô Châu tham kiến Thiền sư 
Thời Úy được ấn khả. Rồi đến núi Động 
Đình, Thái Hồ ân cư 29 năm. Nghe Huệ 
Nhật nói pháp nơi chùa Đông Minh sư liền 
đến yết kiến, chợt gặp lúc đèn lưu ly rớt 
xuống hoát nhiên đại ngộ, được ấn chứng 
làm truyền nhân tông Lâm Tế. Huệ Nhật 


627 


PHỔ TỰU ‡‡ 3ì (1238-1314) 





tịch, sư kế tục trụ trì chùa Đông Minh. Tác 
phẩm: Tựng Cổ Thị. 


PHỔ TỰU +# 3t (1238-1314) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Lưu, hiệu Cổ 
Nham, người Chân Định (nay thuộc Hà 
Bắc) Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 
Túc Am, trụ trì chùa Linh Nham ở Thái An 
(nay thuộc Sơn Đông). Năm 1312 dời về ở 
Tổ đình Thiếu Lâm, được triều đình ban 
hiệu »Diệu Nghiêm Hoằng Pháp Đại Thiền 
Sư«. 


PHỔ ỨNG QUỐC SƯ *+# /š BỊ Éặ 
Thụy hiệu của Thiền tăng Minh Bản, sống 
vào đời Nguyên. X. Minh Bản. 


PHÚ BẬT # # (1004-1083) 

Cư sĩ đời Tống, tự là Nham Quốc, người 
Lạc Dương (nay thuộc Hà Nam) Trung 
Quốc. Niên hiệu Thiên Thánh thứ § (1030) 
đỗ khoa Mậu tài loại đặc biệt được cất 
nhấc làm Tri giám viện. Niên hiệu Khánh 
Lịch thứ 3 (1043) giữ chức Khu mật Phó 
sứ, cùng Phạm Trọng Yêm phát triển 
»Khánh Lịch Tâm Chính«. Niên hiệu Chí 
Hòa thứ 2 (1055) nhậm chức Đồng trung 
thư hạ Bình chương sự chủ trương không 
gây chiến chỉ lo giữ thành, thời ấy gọi là 
Hiền tướng. Khi vua Anh Tông tức vị, ông 
giữ chức Khu mật sứ, phong Trịnh Quốc 
Công. Sau vì bất đồng chính kiến với 
Vương An Thạch xin lui về làm Phán quan 
ở Hào Châu. Nghe Thiền sư Tụ Ngung 
giáo hóa ở núi Đầu Tử liền đến tham kiến, 
dưới lời nói ông liền tỉnh ngộ. Ông còn 
thỉnh Thiền sư Tụ Ngung đến phủ để ngày 
đêm tham vấn. Lúc tuổi già, ông ăn chay lễ 
Phật tụng kinh Lăng Nghiêm mỗi ngày. 
Tác phẩm: Phú Trịnh Công Thi tập. 


PHÙ ÂU ‡‡ i£ 

Bong bóng nước, bọt nước. Nhà Phật 
thường dùng để chỉ cho đời người vô 
thường huyễn hóa. Pháp Diễn ngữ lục q. 
trung ghi: » ?Z — “E HI ÁÃJ 5#. lã ñlI 
EI j ÄH 3ƒ li. — Từ khi Siác ngộ cuộc 
đời như huyễn mộng, mới biết trăm năm 
như bọt nước« 


PHÙ KHỞI MÔN :# & ?ï 

Còn gọi: Kiến lập môn. Phương pháp kiến 
lập nâng đỡ, khẳng định tất cả pháp nghĩa 
phân biệt như: mê-ngộ, chúng sinh-Phật, 
thiện-ác, dài-ngắn... Đây thuộc về cơ pháp 
»phóng hành« (buông thả) của bậc thầy đã 
kiến tính dùng để tiếp hóa người học. 


PHÙ THẠCH :# #£ 
Hiệu của Thiền tăng Thông Hiền đời 
Thanh. X. Thông Hiền. 


PHỦ CHÂU TÀO SƠN BẢN TỊCH 
THIỀN SƯ NGỮ LỤC # ) # ›› + 
sỉ TẾ. ÉP sể 4 

Ngữ lục, 2 quyên, do Tào Sơn Bản Tịch 
soạn vào đời Đường, được xếp vào Tực 
Tạng kinh tập 119, trang 922. 

Quyền thượng do Quách Ngưng Chi biên 
tập vào đời Minh, nội dung là Tảo Sơn Bản 
Tịch Thiển sư ngữ lục rút ra từ Ngũ Gia 
ngữ lục. 

Quyền hạ do Nghi Mặc Huyền Khế (Tăng 
nhân Nhật Bản) biên tập, thu thập ngữ lục 
của Tào Sơn còn sót lại. 


PHỦ CHÂU TÀO SƠN NGUYÊN 
CHỨNG THIỀN SƯ NGỮ LỤC 32 
HỊ ở vì 3# để ứị 36 # 

Còn gọi: 7äo Sơn Đại Sư ngữ lục, Tào Sơn 
Bản Tịch Thiền sư ngữ lục, Tào Sơn 


628 


PHÚC BÁO 38 ‡# 





Nguyên Chứng Thiên sư ngữ lục, Tào Sơn 
lục. Ngữ lục, l quyên, do Tào Sơn Bản 
Tịch soạn vào đời Đường, Chỉ Nguyệt Huệ 
Ấn (Tăng nhân Nhật Bản) hiệu đính, được 
xếp vào Đại Chính Tạng tập 47, trang 526. 
Nội dung bao gồm: Hạnh nghiệp, Vấn đáp, 
Thị chúng ngữ yếu, và phần giải thích của 
Hạt Đạo Bản Nguyên (Đệ tử của Huệ Ấn) 
về: 

— Động Sơn Ngũ vị hiển quyết, tụng từng 
vị một và phân biệt lựa chọn rồi chú thích. 
— Ngũ vị chỉ quyết. 

— Tứ chủng dị loại 

— Tam nhiên đăng v.v.. 


PHỤ LƯƠNG šäš & (1317-1371) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Phạm, tự Dụng 
Chân, Dụng Trinh, hiệu Giới Am, người 
huyện Ngô (nay là Tô Châu) Trung Quốc. 
Năm I5 tuổi, sư theo ngài Thọ DI ở viện 
Đồng Lý Ngưỡng Phúc xuất gia, thụ giới 
Cụ túc. Sau đó theo Trạch Pháp sư ở chùa 
Bắc Thiền tu tập Thiên Thai Giáo Quán, 
nghiên cứu tĩnh hoa của pháp môn này sư 
được chỗ giống như khế ngộ. Sư đến chùa 
Long Tường ở Nam Kinh tham vấn Thiền 
sư Đại Tố. Ngài vừa gặp sư liền biết là 
pháp khí nên sai làm Thị giả. Một thời gian 
lâu, sư khế ngộ tâm pháp, nối pháp ngài 
thuộc tông Lâm Tế. Niên hiệu Chí Thánh 
thứ 2 (1342), khi ra hoằng pháp sư trụ chùa 
Tư Thánh ở Gia Hưng (nay thuộc Chiết 
Giang). Sư từng trụ trì chùa Thiên Đồng và 
Linh Ấn. Gặp lúc loạn lạc cuối đời 
Nguyên, chùa Linh Ấn cũng bị họa lây, sư 
bẻn chặt phá gai góc, lùm bụi, kết cỏ làm 
nhà để người học khắp nơi có chỗ nương 
tựa. Mặc dù gặp buổi điêu linh nhưng sư 
vẫn khai thị đồ chúng, cử dương Phật 
pháp, dùng pháp môn Tịnh Độ làm thuyền 


bè đưa người qua biển khô. 


PHỤ THẠCH THUNG KHANG Ã 
szã? 

Còn gọi: Yêu thạch thung mễ. Mang đá giã 
gạo. Câu chuyện hết lòng phục vụ chư tăng 
của ngài Huệ Năng trong pháp hội của Ngũ 
Tổ Hoằng Nhẫn tại Huỳnh Mai. Phần 














Dương ngữ lục, q. thượng ghi: »3Š ® 37 








3 HH SH s —- Cho nên có người đứng 
trên tuyết chặt tay, mang đá giã gạo. Gặp 
hạng người có chỉ khí như thế mới kham 
nhận yếu chỉ«. 





PHỤ TỬ THỊ HÀNH Ã # Ƒ #7 

Vai mang tử thi mà tới lui. Đây là lời chê 
trách các vị tăng hành cước chăng rõ tự 
tâm là Phật, uống công tìm kiếm bên 
ngoài. Lâm Tế ngữ lục ghi: »E XŠ 3“ HH . 
*K #† f7 24 ñ ?L bê †T. TẾ ẨI Mã 'ƒ 
F#:. 48t # H #. - Tuổi 
gân năm mươi, chỉ lo vác tử thì của kẻ 
láng giêng mà đi tới đi lui. Hết vác cái này 
rồi tới cái khác, chạy đi khắp nơi, có ngày 
bị đòi tiền giày cỏ đấy!«. 
































PHÚC BÁO 3š 3# 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên-đầu 
đời Minh, họ Phương, tự Hạ Nguyên, 
người xứ Lâm Hải (nay thuộc Chiết Giang) 
Trung Quốc. Sư vâng lời cha mẹ đến chùa 
Lương Trữ Sùng Phúc ở Hàng Châu xuất 
gia. Khi ấy Thạch Hồ Mỹ Công trụ trì chùa 
Tịnh Từ ở Hàng Châu vừa gặp sư liền biết 
là pháp khí và cạo tóc cho sư. Sau đó, sư 
tham Nguyên Tâu Thụy Công, được sắp ở 
liêu Thị giả rồi coi sóc Tạng Kinh. Trải 
một thời gian lâu sư mới được ấn chứng. 
Sư từng trụ các chùa: Lô Sơn ở Từ Khê 


62o 


PHÚC CHÂU ĐÔNG THIỀN TỰ ïä | # 3š #£ 





(nay thuộc Chiết Giang), Đông Sơn ở Việt 
Châu (nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết 
Giang), Trí Môn ở Tứ Minh. Đầu niên hiệu 
HồngVõ (1368), nhiều lần sư được triệu 
vào cung, đối trước vua tuyên đương thiền 
chỉ, được vua lưu lại kinh đô 3 năm mới 
cho trở về chùa Trí Môn. Sau đó sư dời 
đến trụ Kính Sơn. Sư mắt vào năm 84 tuổi. 


PHÚC CHÂU ĐÔNG THIỀN TỰ 3# 
MỊ 4 # Ÿ 

Ở núi Bạch Mã, thành phố Phúc Châu, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc. Niên hiệu Đại 
Đồng thứ 5 (539) đời Lương sáng lập. Từ 
niên hiệu Nguyên Phong thứ 3 đến niên 
hiệu Chính Hòa thứ 2 (1080-1112) vua 
Thần Tông ra lệnh khắc ¡in Đại tạng kinh 
tại chùa này, đây là mở đầu cho sự in lậu 
Đại tạng kinh. Trong thời gian đó, năm vị 
Xung Chân, Liễu Vô, Trí Hiền, Phổ Minh, 
Đạt Cáo lần lượt trụ trì chùa nảy. 


PHÚC CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ 
3§ M\ B] Z Ÿ 

Ở ngõ Kinh Viện, cửa Tinh Lâu, thành phố 
Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. 
Được xây dựng vảo niên hiệu Thái Thanh 
thứ 2 (548) đời Lương Nam Triều, nguyên 
tên »Linh Sơn Tự«, từng đổi tên »Đại Vân 
Tự«, »Long Hưng Tự«, niên hiệu Khai 
Nguyên thứ 23 (735) đời Đường đổi tên là 
»Khai Nguyên Thiền Tự«. Vào khoảng 
niên hiệu Chính Hòa (IIII-II1I7) đời 
Tống từng đổi làm Đạo quán, sau đó trở lại 
thành chùa Phật. Hiện chỉ còn Thiết Phật 
thấp, Linh Sơn đường, Phật hóa xã. Trong 
chùa có một tượng Phật A-di-đà đúc bằng 
sắt, nên tục gọi »Thiết Phật Tự«. Thiết 
Phật cao 5,3m, nặng chừng I5 tấn được 
đúc vào niên hiệu Nguyên Phong thứ 6 


(1083) đời Bắc Tống. Con người chỉ đứng 
tới vai, tay không thể sờ tới đỉnh. Ngồi 
chắp tay xếp bằng trên tòa sen, bên ngoàải 
phủ bùn thếp vàng, pháp tướng đoan trang 
nghiêm túc. Phía trước Phật có cặp đối liễn 
do Tăng Dị soạn: »Cô Phật do lai giai thiết 
hán, phàm phu đản thuyết thị kim thân« 
(Cổ Phật xưa nay đều người thép, phàm 
phu chỉ nói là thân vàng). Ngoàải ra còn có 
một tảng đá lớn trên khắc bài minh 62 chữ 
được tạo dựng vào niên hiệu Đại Quan thứ 
2 (1108) đời Bắc Tống. Chùa ở tại ngõ 
Kinh Viện chính là nền cũ của tự viện khắc 
in kinh, từng khắc in Phạm bản »Tỳ Lô 
Đại Tạng« hơn 6000 quyền. 


PHÚC DỤ 3š 3 (1203-1275) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Trương, tự 
Hiếu Vấn, hiệu Tuyết Đình, người xứ Văn 
Thủy (nay thuộc tỉnh Sơn Tây) Trung 
Quốc. Lúc lên năm sư đã giải ngộ, mỗi 
ngày đọc thuộc ngàn chữ. Khi được 9 tuổi, 
sư nhập học đọc sách rất nhanh, người 
trong làng gọi sư là »Thánh Tiểu Nhi« 
(Thần đồng). Năm 12 tuổi, gặp lúc hoàn 
cảnh gia đình tan tác, sư đến tham vấn ngài 
Tiên Nham Hưu Lâm, chính thức cạo tóc 
thụ giới cụ túc, hầu hạ ngài 7 năm. Sư còn 
đến chùa Báo Ân ở Yên Kinh tham vấn 
ngài Vạn Tùng Hành Tú, được ấn khả, nối 
pháp ngài, thuộc tông Tào Động. Trong 10 
năm tu tập theo nơi ngài Hành Tú, nhờ học 
đức sâu dầy nên sư rất nổi tiếng, số người 
đến học với sư càng lúc càng tăng, sư sách 
tấn kẻ hậu học, hiển dương tông phong. 
Sau đó sư nhận lời mời hoằng pháp ở chùa 
Thiếu Lâm tại Tây Kinh, và vâng theo lời 
của Hoàng thái tử (tức Nguyên Thế Tổ sau 
này) quản lý hội Đại Tư Giới. Vào niên 
hiệu Định Tông thứ 3 (1248), sư vâng 


630 


PHÚC HUỆ 3ä Ÿï (1869-1948) 





chiếu trụ trì thêm chùa Hòa Lâm Hưng 
Quốc, rất được nhà Vua tín nhiệm. Khi Ấy, 
Đạo giáo phát triển rất nhanh ở phương 
Bắc, Phật giáo bị đè bẹp. Vào năm Hiến 
Tông nguyên niên (1251), Lý Chí Thường 
cho in các sách như: »Lão Tử Hóa Hồ 
Kinh«. Từ năm 1255 đến 1257, nhiều lần 
sư đã biện luận với Lý Chí Thường, Chí 
Thường bị thua và các ngụy kinh trong 
Đạo Tạng bị thiêu hủy, 237 ngôi Đạo quán 
được trao trả cho Phật giáo. Sư được vua 
ban cho hiệu »Quang Tông Chính Biện«. 
Sư trở về quê cũ, vâng lệnh xây dựng chùa 
Báo Ân, rồi liên tiếp xây cất các ngôi chùa: 
Hòa Lâm, Yên Kinh, Trường An, Thái 
Nguyên, Lạc Dương để truyền bá chính 
pháp. Về già, sư trở về ân nơi chùa Tung 
Sơn. 


PHÚC ĐỊA 3š 3z, 


Nơi phát sinh phúc đức, phần lớn chỉ các 
tự viện. Tiết Thị Chân Ngộ Thiền nhân 
trong HSLNMDT q. 2 ghi: »Íf'j DỊ lí ŠŠ 
ZÈ KR jÿ? #H ID] li ® ñ) ẨI 88? fr[ 
li J8 4 tị. X 3H, 3# Ä #. ^À. 
ft *È? — Nhân đâu mà cất bước du 
phương? Nhân đâu mà tham phỏng bậc 
thiện trỉ thức? Nhân đâu mà bước đến 
danh sơn, lên phúc địa, vào tùng lâm, nhập 
bảo xã?«. 





























PHÚC ĐIỀN 3# #ï (thế kỷ XIX) 
X. An Thiền. 


PHÚC HỘ § # 


Che chở. Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: 
»Ä HỆ ?í lš 7M ñ8 & ˆEs — Đại quyền 
Bồ Tát che chở chúng sinh«. 





PHÚC HUỆ 3# #3 (1869-1945) 


Danh tăng cận đại, tên Nguyễn Tấn Giao, 
người làng Phú Thành, phủ An Nhân (nay 
là ấp Phú Thành, xã Nhân Thành, huyện 
An Nhân, tỉnh Bình Định), miền Trung 
Việt Nam. Năm 12 tuổi, sư được cha mẹ 
cho phép xuất gia tại chùa Thập Tháp, thụ 
giới với Hòa thượng Chí Tịnh (Minh Lý), 
được ban pháp hiệu là Phúc Huệ. Ít lâu 
sau, sư theo học với Hòa thượng Từ Mẫn. 
Năm 19 tuổi trở về giữ chức Thủ khô của 
chùa Thập Tháp. Năm 20 tuổi sư theo học 
với Hòa thượng Luật Truyền ở Phú Yên. 
Sư thọ đại giới năm 1889 và đắc pháp năm 
1892 với Hòa thượng Luật Truyền. Khi 
bản sư viên tịch, sư trở về Tổ đình Thập 
Tháp thọ tang rồi ở lại học với sư huynh là 
Tăng cang Vạn Thành vừa mới được suy 
cử làm tân trụ trì Tổ đình này. Sau 10 năm 
chuyên tâm tu học, phát huy đạo tâm và trí 
huệ sẵn có, sư đã bác thông kinh điển, 
Bách gia chư tử và có khả năng giáo hóa 
nhuần nhuyễn, đạo vị vào bậc nhất thời 
bấy giờ, nên người đời trân tặng mỹ hiệu 
»Phật pháp thiên lý câu« (Con ngựa tình 
thông Phật pháp chạy được ngàn dặm). 
Năm 1894, sư trụ trì chùa Phố Quang ở 
huyện Tuy Phúc (nay ở xã Phướng Thuận). 
Năm 1901, sư được triều đình ban cho gIỚI 
đao và độ điệp làm Tăng cang chùa Thập 
Tháp. Năm 1908, sư được mời ra Hoàng 
cung thuyết pháp, đồng thời cũng để khai 
giảng một khóa giảng kinh tại chùa Trúc 
Lâm. Các vua Thành Thái, Duy Tân và 
Khải Định đều mời sư vào cung thuyết 
pháp nên được triều đình, sơn môn đồ 
chúng tôn xưng Quốc sư. Năm 1920, Quốc 
sư mở các lớp nội điển tại chùa Thập Tháp 
và Long Khánh. Năm 1929 làm chủ giảng 


631 


PHÚC NGHỊ 38 3 (1710-1795) 





tại chùa Trúc Lâm ở Huế. Năm 1932, Quốc 
sư cùng các bậc Tôn túc ở đất Thần kinh 
thành lập hội An Nam Phật Học và xuất 
bản tờ báo Viên Âm, cổ xúy phong trào 
chấn hưng Phật giáo. Nhiều Phật học 
đường từ Tiểu học đến Đại học được mở ở 
các chùa Trúc Lâm, Tây Thiên, Kim Sơn, 
Báo Quốc, Diệu Đức v.v... Năm 1937, 
Quốc sư kế tục trụ trì chùa Thập Tháp. Từ 
đó, Quốc sư ở hắn tại Bình Định làm Đốc 
giáo cho lớp Trung đăng mở tại chùa Long 
Khánh. Quốc sư là cây đại thụ của nền 
Phật giáo không chỉ ở Trung kỳ, mà còn 
tỏa bóng xuống phần đất Nam kỳ nữa. Sau 
khi Quốc sư thị tịch, Hòa thượng Trí Hải 
trụ trì chùa Bích Liên Bình Định đề 4 câu 
thơ tại tháp của Quốc sư như sau: 

»Nguy nhiên nhất cao tháp 

Độc tọa Đồ Bàn đông 

Ngoại thị hữu vi tướng 

Trung tàng Vô tướng Ông«. 

»Cao thay một ngọn tháp 

Độc chiếm đông Đồ Bàn 

Ngoài bày hữu vì tưởng 

Trong ẩn vô tướng Ông«. 


PHÚC NGHỊ 3š ‡‡ (1710-1795) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lý,tự Mẫn Tu, 
người xứ Vũ Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc. 
Nói pháp Thiền sư Thạc Am Hạnh Tải, đời 
thứ 39 hệ Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Tiêu 
Sơn. Có ngữ lục truyền lại đời. 


PHÚC NGHIỆP 3# # 

Hành vi, lời nói và ý niệm tốt lành khả dĩ 
mang đến phúc báo. Nhà thiền chẳng tán 
thành lý luận nhân quả báo ứng này, mà 
cho rằng cần phải minh ngộ bản tính mới 
có thể siêu thoát sinh tử. Chương Long 
Thọ Tôn Giả trong CĐTĐL q. 1 ghi: »Íé 










































































® Bí HH. ( M2 Á # lũ 1 X. 
Hj Sỹ 2í jã mì 1) }š )Ế TH nH E]: ÄÀ Tí 
*ị 3Š 1H JHỊ Z5 —ø §E ïï ĐỀ †E đt Õế Hữ 
Z: # HH: 3# ÑX hh fÈ tE 2E Zi lR 
li. 1 ÁN EH: fU PFE kh. 5 Ế 
H: #XkX# 3#: *E 3ñ #M 






































#4 2E 2® ®. #4 lí El lý 2 ìM 1J 
là ¿ — VỀ sau sư đến nam Ấn Độ, người 
dân nước đó phần đông tin phúc nghiệp, 
nghe tôn giả nói về diệu pháp, họ thưa với 
ngài rằng: Người tạo phúc nghiệp là đứng 
nhất thế gian, Thầy nhọc công nói Phật 
tính, ai có thể thấy được? Tôn giả nói: 
Ngươi muốn thấy Phật tính, trước cần trừ 
ngã mạn. Họ liển hỏi: Phật tính lớn hay 
nhỏ? Tôn giả đáp: Không lớn không nhỏ, 
không rộng không hẹp, không phúc không 
báo, chẳng tử chẳng sinh. Họ được nghe lÿ 
thù thăng, thảy đều hồi tâm« 





PHÚC NGHIÊM TỰ 38 # 3 

Nằm dưới đỉnh Trịch Bát, núi Hành Sơn, 
tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vào niên hiệu 
Quang Đại thứ 1 (567) đời Trần Nam 
Triều, Huệ Tư sáng lập chùa này, ban đầu 
gọi là »Bát Nhã Tự«, còn gọi »Bát Nhã 
Đài«. Niên hiệu Khai Nguyên thứ I (713) 
đời Đường, Nam Nhạc Hoài Nhượng mở 
rộng chùa thành đạo tràng, tuyên dương 
học thuyết đốn ngộ của Lục Tổ Huệ Năng, 
nên còn gọi là »Thiên Hạ Pháp Viện«. 
Khoảng niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc 
(976-983) đời Tống đổi tên là »Phúc 
Nghiêm Tự«, sau đó bị phá hủy. Niên hiệu 
Đồng Trị thứ 9 (1870) đời Thanh xây cất 
lại, đứng đầu trong sáu Đại tùng lâm ở 
Nam Nhạc. Tắm biển ở sơn môn là »Thiên 
Hạ Pháp Viện«, hai bên có cặp đối liễn: 
»Lục triều cô sát, thất Tổ đạo tràng« (chùa 
cổ của sáu Triều, đạo tràng của bảy Tô). 


632 


PHỤC NHÂN 8 {- (1889-1973) 





Trên trụ đá trước nhà Tri khách có cặp đối 
liễn: »Phúc Nghiêm vi Nam Sơn đệ nhất 
cô sát, Bát Nhã thị Lão Tổ bất nhị pháp 
môn« (Phúc Nghiêm là chùa cô hạng nhất 
ở Nam Sơn, Bát Nhã là pháp môn bất nhị 
của Lão Tổ). Trong chùa có Nhạc thần 
điện, Phương trượng thất, Tổ đường, Liên 
trì đường, Hữu thiền đường, Tả trai đường, 
Vân thủy đường, Tàảng kinh các, Pháp 
đường, kiến trúc mộc mạc thanh nhã mang 
đậm màu sắc hương vị cô xưa. 


PHÚC NGỘ 3š :Š (1245-1313) 

Còn gọi: Phát Ngộ. Thiền tăng đời 
Nguyên, họ Vương, tự Hoàn Nguyên, 
người đời gọi là Hoàn Nguyên Phúc Ngộ 
Thiền sư, người xứ Linh Thạch, Hoặc 
Châu (nay thuộc Sơn Tây) Trung Quốc. Sư 
cạo tóc ở chùa Đâu Suất tại ấp nhà, rồi dạo 
khắp các pháp hội, hùng biện như thác đồ. 
Sau đó sư đến Thiếu Thất tham vấn Thiền 
sư Văn Thái, được ấn khả, nối pháp ngài 
thuộc tông Tào Động. Đầu tiên sư hoằng 
pháp ở chùa Thiên Khánh. Niên hiệu Chí 
Nguyên thứ 26 (1289) sư dời đến chùa Bảo 
Ứng ở Tây Kinh. Niên hiệu Nguyên Trinh 
thứ I (1295), sư kế vị trụ trì Thiếu Thất. 
Niên hiệu Chí Đại thứ 4 (1311) sư lui về ở 
ấn tại chùa Bạch Mã, Lạc Dương. 


PHÚC THẮNG THÁP 3š J# 3‡ 

Năm trong khuôn viên Phúc Thắng thiền 
viện thuộc Nguyên Khai Bảo Tự, thành 
phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung 
Quốc. Là tháp gỗ hình bát giác 13 tầng cao 
360 thước Tàu, quy mô cao lớn, được gọi 
là »Từ khi Phật pháp truyền vào Trung 
Quốc chưa hề có«. Tương truyền đỉnh tháp 
phóng quang, nên niên hiệu Đại Trung 
Tường Phù thứ 6 (1013) đối tên là »Linh 


Cảm Tháp«. Niên hiệu Khánh Lịch thứ 4 
(1044) tháp bị hủy bởi sắm sét. Niên hiệu 
Hoàng Hựu thứ I (1049) xây dựng lại tức 
là tháp sắt ngày nay. 


PHỤC 2ã 

Là phó từ nghi vấn, tương đương với »cứu 
cánh, rốt cuộc«. Tiết Cửu Phong Đạo Kiền 
Thiền sư trong NĐHN q. 6 ghi: »|”j: 3H 
‡H }H . 4 fl HỊ 3$? HH El: #ễ 3H 
J#., MU # . — Hỏi: TỔ TỔ truyễền 
nhau, rót cuộc truyền cái gì? Sư đáp: 
Thích-ca keo kiệt, Ca Diếp giàu có.« 











PHỤC NHÂN ## 4° (1889-1973) 

Tăng nhân hiện đại, họ Vương, người Đại 
Bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tuổi trẻ 
đi kinh doanh ở Thái Lan. Đến năm 33 
tuổi, sư theo Hòa thượng Lô Quảng ở chùa 
Cam Lộ tại Bangkok xuất gia. Sau khi về 
nước, sư thụ giới Cụ túc tại chùa Thiên 
Đồng ở Ninh Ba, rồi đi hành hương các 
núi: Phố-đà, Ngũ Đài. Sư từng tham học 
tại các đại tùng lâm như: Ngũ Đài Sơn, 
Cao Mân tự, Trường Sinh Tự, Kim Sơn 
Tự, Tiêu Sơn, Dũng Tuyền Tự và thọ giáo 
các vị như: Giới Thừa, Huệ Minh, Lai Quả, 
Ấn Quang. Năm 1931, sư đến chùa Dũng 
Tuyền ở Phúc Châu nương Hư Vân Lão 
hòa thượng. Năm kế, vâng lời ngài đến 
Quảng Đông quyên góp lương thực, rồi 
sang Bangkok quyên góp, được tín chúng 
nơi đây ủng hộ, mời sư trụ trì chùa Long 
Hoa. Ở đấy vài năm sư làm hưng thịnh 
Thiền tông. Năm 1938, sư về nước nối 
pháp Hòa thượng Hư Vân, thuộc tông Tào 
Động đời thứ 48. Năm 1948, sư sang 
HongKong, xây dựng thiền viện Pháp Lâm 
ở núi Đại Dư, mỗi năm đều mở thiền thất 
đạo tràng. Năm 1965, sư trụ trì nhiệm kỳ 


633 


PHÙNG DỊCH !# ‡È 





đầu của »Hư Vân Hòa thượng Kỷ Niệm 
Đường« tại núi Phù Dung. Năm 1973, sư 
thị tịch tại HongKong. 


PHÙNG DỊCH ‡#‡ 3š 

Còn gọi: Phùng y. Nho sĩ. Tức chiếc áo 
rộng nách mà các nho sĩ thời xưa hay mặc, 
sau biến thành thuật ngữ chỉ cho nho sĩ. 
Tiểu truyện Thiền sư Thuần Chân trong 
TUTA ghi: »⁄b HỊ 4š th. † ® 2+ J§ lŠ 
JÀ đ 3° 7E f 2... — Sư thuở nhỏ thông 
thạo kinh sử, đi đến đâu bọn nho sĩ cũng 
tranh nhau theo về.« 











PHÙNG PHẬT SÁT PHẬT :# 3 š| 
#ỳ 

Gặp Phật giết Phật. Thiền sư dùng từ này 
để phá trừ kiến giải chấp thật của đương 
cơ, chăng cho họ trụ vào khái niệm, hình 
tướng của Phật. Lâm TẾ ngữ lục ghi: »‡# 
flb ấx ñù. 3# 1H #L1H.¿ lế ấế š Ất ÑH 
Đ. ME ^ BE Ái BỆ, l£ li Tê ft li 
HÁN fứ: J ‹ — Gặp Phật giết Phật, 
gặp Tổ giết Tổ, gặp La-hán giết La-hán, 
gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp bà con họ 
hàng giết bà con họ hàng thì mới được giải 
thoáf«. 









































- § 

















PHÙNG TRƯỜNG TÁC HÍ ‡‡ 33 £ 
BX 

Gặp sân khấu liền đóng trò. CĐTĐL dq. 6 
ghỉ: »ŠẼ Bồ 3# 1 TE lÄ . - Cây gây 
đem theo bên mình, gặp sân khấu liền đóng 
trỏ«. 











PHỤNG MÃ & 5% 

Dâng ngựa. Thiền tông mượn từ này để chỉ 
việc âm thầm khế hợp, tương ưng. X. Tiên- 
đà-khách. 75ng Dung Am lục q. l ghi: 
»4 h ® 1l: 4£ 'h 27 # fll BE #: 



































fJ là  #R 42 F RE? #H Bà f2. 
#f +* ñ á ll. đ 4 C ÃÁ ñb 2 J§ ?ấ 
†E 5 + 32 %š ) HB HR 2 R? — Chẳng 
thấy Tuyết Đậu nói: Trong chúng nếu có 
Tiên-đà-khách, đâu nhọc Văn-thù đánh 
một dùi! Xét kỹ lại, Tuyết Đậu chẳng nên 
tìm muối, Vạn Tùng (pháp hiệu của tác giả 
Thung Dung Am lục) đâu kham dâng 
ngựa?«. 




















PHƯỚC 3# 
Tất cả những mục từ bắt đầu bằng chữ 3# 
xin xem dưới vần Phúc. 

















PHƯƠNG BIỆN 2 #‡ 

Thiền tăng đời Đường, họ Phương tên 
Biện, pháp hiệu Thất Tra, người Tây Thục 
(Tứ Xuyên) Trung Quốc. Sư là đệ tử của 
Lục Tổ Huệ Năng khi Tổ về già, thuộc 
Thiền tông Nam tông đời thứ 2. Sau khi 
Lục Tổ thị tịch, sư trở về Tứ Xuyên hoằng 
pháp. 


PHƯƠNG DUNG 3 #& 
Hiệu của Thiền tăng Như Ti, đời Thanh. X. 
Như Ti. 


PHƯƠNG HỘI 2 # (992-1049) 

Thiên tăng đời Tống, là Tổ phái Dương Kỳ 
tông Lâm Tế, họ Lãnh, người Nghi Xuân, 
Viên Châu (Giang Tây), Trung Quốc. 
Thuở niên thiếu sư thông minh lanh lợi, 
lớn lên không thích theo nghề viết lách. 
Sau vì nguời khác nắm chức thu thuế, bị 
mất chức còn mang tội, lén trốn qua núi 
Cửu Phong, Quân Châu (Cao An, Giang 
Tây) cạo tóc làm tăng. Sư đến Đàm Châu 
(Trường Sa, Hồ Nam) tham kiến Thạch 
Sương Sở Viên giữ chức CiIám viện, sau 
khi đắc pháp sư giả từ trở về núi Cửu 


634 


PHƯƠNG NIỆM 7ÿ 2: (1510-1594) 





Phong, lại đến núi Dương Kỳ trụ trì Thiền 
viện Phổ Thông mở mang thiền phong, 
người đời gọi là Dương Kỳ Phương Hội. 
Niên hiệu Khánh Lịch thứ 6 (1046) sư ở 
chùa Hải Hội, núi Vân Cái, Đàm Châu. 
Chủ trương đạo xuất phát từ thường tình, 
xem tất cả hoạt động thế tục là điệu đạo 
cầu giải thoát, xiến dương lý mầu »Chư 
Phật ba đời ở nơi ông, chuyền đại pháp 
luân dưới gót chân mỗi người«. Ngôn hạnh 
của sư được biên tập làm Dương Kỳ 
Phương Hội Hòa thượng ngữ lục 1 quyên, 
»Hậu Lục« 1 quyên. Pháp hệ này gọi là 
»Phái Dương Kỳ«. Đệ tử nối pháp có 13 
người: Thủ Đoan, Nhân Dũng v.v... 


PHƯƠNG MỘC ĐẬU VIÊN 
KHÔNG +3 * :# ll #U 

Dùng cây vuông tra vào lỗ tròn, dụ cho 
phương pháp sai lầm, không cách nào đạt 
đến mục đích. Phật Quả ngữ lục q. 2 ghi: 
»iũ ñJ E†Eff . #tÿt L1: 4 
l ñ #J E##?. HƒL: - Nhờ 
lời nói mà hiểu biết thì như rửa đất trong 
bùn, không nhờ lời nói mà hiểu biết thì như 
cây vuông tra vào lỗ tròn« 





PHƯƠNG NGOẠI 23 2} 

I1. Chỉ nơi ngoài cõi thế tục, tức nơi non 
cao rừng thăm xa hắn chốn thị tứ phồn hoa. 
Tiết Phổ An Thiền sư trong NĐHN q. 4 
ghi: »j` 1! #Ƒ1 F #H.:  El Xñ 
Hệ Mã. 3#! H5 HH HH, RR ®%X Ẳ Ẵñ 2 
} , 3ã 1Ú 1M HljẬ . — Sư đắc pháp tại đạo 
tràng của Bách Trượng Hoài Hải. Về sau 
nghe cảnh tượng núi Thiên Thai đẹp để, 
thánh hiển thường hiện ra nơi đó bèn có ÿ 
muốn dẫm chân cỗi xa ngoài thế tục, để 
tìm dấu vết thánh hiển thuở trước.« 

















Bài Phóng Cuồng Ngâm trong Tuệ Trung 


Thượng Sĩ ngữ lục ghi: 

XÃ HH ŸÐ SH 2 TH ïÈ YỄ 

} % lš f 2 2 2k 

Trời đát thoáng trông chừ sao mênh mang 
Chống gậy rong chơi chừ ngoài cõi thế. 

2. Ngoài thế giới. Pháp Diễn ngữ lục q. 
trung ghi: »ấM 2Ä d8 J* 2t 1H. BW X 
Ùề` 23 Ởk ¿ — Nhét núi Tu-di vào trong hạt 
cải, ném cối đại thiên ra ngoài thể giới.« 





PHƯƠNG NGOẠI HỮU 2 2} & 
Người bạn đạo đã thoát vòng trần lao, 
không phân biệt tại gia hay xuất gia. Tiết 
Sở Thạch Hòa thượng trong Phạm Kỳ ngữ 
lục q. 20 ghi: »Iộ $R SẼ -L: 2K 2ì 5t ŸW , 
⁄% 2A ÀA ‡k. ER HH ( †f # Hị Kữ HỤ ) 
j M #} 4 ‹ — Hàn lâm học sĩ Tổng công 
Cảnh Liêm, Nguy công Đại Phác cùng sư 
(chỉ Thiên sư Pham K)) làm Phương ngoại 
hữu«. 








PHƯƠNG NHAM 2 # 
Hiệu của Thiên tăng Vân Tụ, đời Nguyên. 
X. Vân Tụ. 


PHƯƠNG NIỆM 2 (1510-1594) 

Thiền tăng đời Minh, họ Dương, tự Từ 
Chu, hiệu Thanh Lương, người Đường 
huyện (Hà Bắc), Trung Quốc. Năm 10 tuổi 
xuất gia, sư ban đầu nghiên cứu tông chỉ 
tính tướng, thường bị bệnh bức bách nên 
hâm mộ thiền pháp, liền đến Thiếu Thất 
tham kiến Thiền sư Thường Nhuận. 
Thường Nhuận thấy sư nói năng hòa nhã 
nên cho làm Duy-na. Ngày nọ đi đến chỗ 
Sơ Tổ ngồi nhìn vào vách, bỗng nhiên khế 
ngộ, bẻn được Thường Nhuận ấn chứng, 
làm truyền nhân tông Tào Động. Lúc 28 
tuổi sư vào Ngũ Đài bế quan khổ tâm tham 
cứu. Ngày ăn một bữa, đêm chỉ tọa thiền. 


635 


PHƯƠNG QUẢNG TỰ 7 J/š 3? 





Theo lời thỉnh, sư trụ trì chùa Đại Thiện, 
Thiệu Hưng (Chiết Giang) thượng đường 
nói pháp làm kinh ngạc mọi người, tiếng 
tăm lẫy lừng. Lần lượt trụ trì các chùa 
Đông Tháp, Vân Cư, Viên Thông v.v... 
đời sang chùa Đại GIác ở Kinh Sư. Niên 
hiệu Vạn Lịch thứ 22 (1594) sư tịch tại núi 
Ngũ Đài. 


PHƯƠNG QUẢNG TỰ 3 #& 3 

Dưới ngọn Liên Hoa, Hành Sơn, tỉnh Hồ 
Nam, Trung Quốc. Xây dựng vào niên hiệu 
Thiên Giám thứ 2 (503) đời Lương Nam 
Triều, đời Đường gọi là »Phương Quảng 
Thánh Thọ Tự«, đầu đời Tống gọi là 
»Phương Quảng Sùng Thiền Tự«. Huệ Hải 
là một trong 18 cao tăng Nam Nhạc từng 
lấy nơi đây làm đạo tràng. Từ đây về sau 
nhiều lần hư phế nhiều lần tu sửa. Vào đời 
Minh, Hòa thượng Khiết Không trùng tu, 
cất nhà ván lợp ngói sắt. Hơn 100 năm sau 
đến niên hiệu Sùng Trinh thứ I (1628) đời 
Minh, Vương Phù Chỉ lại bỏ tiền ra tu sửa. 
Kiến trúc chủ yếu hiện còn trong chùa là 
Chính điện, Tổ sư đường. Sự thâm u của 
Phương Quảng Tự là một trong »Nam 
Nhạc tứ tuyệt«. 


PHƯƠNG SÁCH NHÂN DUYÊN 2 
3) H 4 

Cơ duyên ngữ cú trên sách vở. Tiết Đạo 
Trường Minh Biện Thiền sư trong NĐHN 
q. 20 ghi: »ƒ# HR Jñ]: Ít L- 3H ñl 2 
H4. št f4 f8. Z4 # 3š HH: 3š 
ñi [DỊ fr[ Hà {£ 3Š? — Phật Nhãn nói: 
Những cơ duyên ngữ cú trên sách vở của 
Tổ sư xưa kia, tôi nhận là ông hiểu được. 
Sư chợt giơ nắm tay lên, hỏi: Cái này do 
đâu mà gọi là nắm tay?«. 


























PHƯƠNG THỐN 2 + 

Tâm tính. Lạc Đạo Ca của Hòa thượng 
Đăng Đẳng trong TĐT q. 3 ghi: »J/\ # J 
T»fl. 8# út 2ð jJ.. ®#“ 
#? 2l]. ®fz£3š 4 Hã #. äw Hí H 
24 ĐÀ BÉ v 14 ñR lý ftU }H Hồ. — Chí lý 
của 84.000 pháp môn không rời tâm tính. 
Chẳng cân học rộng nghe nhiều, chẳng 
chuộng biện tài sâu sắc. Chỉ cần biết dùng 
kho báu nhà mình, chớ dối rong chơi khắp 
chốn«. 











PHƯƠNG THỐN THIỀN 3 +} # 
Thiền pháp chỉ thắng tâm người. Tông 
Môn Võ Khó ghi: »ì* #? 34 Ẩl li f6 tH 
IElỆ, E3. +› #4. ãñPA^ H: 
T44 =®Œ#†—H—T+—HF 
‡# 7} 3s} Xl. — Hòa thượng Pháp Hội 
Cáo sau khi trụ tùng lâm giáo hóa, lúc 
thượng đường, tiểu tham, thường bảo mọi 
người rằng: Vào ngày 21 tháng II niên 
hiệu Thiệu Thánh thứ 3 (1096) Hòa thượng 
ngộ được Phương thôn thiên«. 




















PHƯƠNG TRẠCH 2 :Ÿ 

Thiền tăng đời Minh, họ Nhậm, tự Vân 
Vọng, hiệu Đông Khê, Vô Tham, người 
Gia Thiện (Chiết Giang), Trung Quốc. Vào 
chùa Tình Nghiêm ở Tú Thủy (Gia Hưng, 
Chiết Giang) sư cạo tóc làm tăng, thông 
nội điển, có giới hạnh. Yết kiến Đạo Tế 
chùa Thiên Ninh. Một hôm nhân xem công 
án Thiên Vương, đọc đến câu »chỗ nào 
chăng chỉ bày tâm yếu« sư liền hoát nhiên 
tỉnh ngộ, được Đạo Tế ấn khả. Khi ra 
hoằng pháp pháp sư trụ trì chùa Tích 
Nghiêm, về già lui về ở tỉnh xá Tú Thủy. 
Bấm tính thông minh, ngày có thể tụng 
hơn vạn lời kệ, hạ bút là văn tự tuôn chảy. 
Tác phâm: #oa Nghiêm Yếu Lược 2 quyên, 


636 


QUÁCH BẰNG šÿ jJj (1o2o-1ooo) 





Đồng Khê Nội Ngoại tập 8 quyền. 


PHƯƠNG TRƯỢNG 3 + 

1. Còn gọi: Phương trượng thất, Trượng 
thất, Hàm trượng, Chính đường. Căn 
phòng của vị Trụ trì tự viện. Như Tịnh ngữ 
lục, q. hạ ghi: »È #® . šủ — #. Ất — 
1%. WwØ#X. & F, El H ÿWJ#. -— 
Phương trượng, chiều dài chiễu ngang một 
trượng. Văn-thù, Duy-ma cách vách gãi 
ngưửa«. 





2. Lời chư tăng gọi vị Trụ trì. Tông Môn 
Võ Khó ghỉ: »Ñt M| HỊ 7k 3ã ft fl. f: 
3 3 ft 5 %(lf. 3l W H Tữ HU Et 





























lã.  LÌ Ñ ði fl 4v. lế ấu ® % 
ñR Z. ‹ — Thiên sự Minh Thủy Tôn tại Phủ 


Cháu, lúc còn ở liêu thị giả của chùa Pháp 
Vân, có thiển sư Đạo Lâm Lâm đến chùa 
xin tạm trú. VỊ Trụ trì muốn Đạo Lâm Lâm 
đến uống trà nên sai Tốn đến liêu của 
khách để mời«. 


Ọ 





QUÁ # 

1. Kết quả, đối lại với »nhân«, chỉ cho sự 
báo ứng lành dữ của hành vi thiện hay ác. 
2. Giai vị giác ngộ của người tu theo đạo 
Phật. Chương Ma-ha Ca-diếp, Tổ thứ I1 
trong CĐTĐL q. 1 ghi: »Rÿ l"J #lÈ Fý Ÿj ZR 
ÄỦÍ§Ñ ÀA #Ó. ! ñM bị ẤÊ l 2o | 
Jt fl. ÁN s — Khi ấy A-nan vì chưa dứt hết 
phiên não nên không được vào hội, sau đó 
Ngài chứng được quả A-la-hán, nhờ đó 
được vào«. 












































3. Phó từ, nghi vấn, để nhắn mạnh ngữ khí 
cho câu văn, tương đương với từ: cứu 


cánh, đáo để (Rốt cuộc). Tử Bá Lão Nhân 
tập q. 1 ghỉ: »2Ùb TH v BỊ #t 2š lÍỊ ÌH: sò 
3%. NỊ #Œ 3r lí[ 4 3á 1H. Hỗ HƑ ! +b 
% f1”) #? #61 N Ñ®Á. XP 
{` \ l§ 4 Ñ ‹ — Ngộ được tâm này thì 
không có chỗ trệ ngại nào mà chẳng 
thông; còn mê tâm này thì mọi chỗ gần đêu 
thành xa. Than ôi! Rót cuộc tâm là vật ø 
Lại có năng lực khiến người làm Thánh 
nhân, cũng có năng lực khiến người làm 
phàm phu«. 


















































QUÁ ¡i8 

G1ao, đưa. Ván Miôn quảng lục q. trung 
ghi: »Íf† [ñ] BỊ Mịi. ñl fJ Z lã 2 
Jÿ.. BỊ ñ 2x. EH Z fl 3B šf Mi 2. — 
Tăng hỏi Quốc sư: Thế nào là bản thân Tỳ 
lô xá na? Quốc sư bảo: Hãy đưa tịnh bình 
cho fa.« 



























































QUÁ THỦ :8 # 

Chìa tay ra. Tào Sơn ngữ lục ghi: »l[l E] : 
1 PƑ #. T 1l T‹ J ấh if H: 
— = JH lv  ! — Sư nói: Hãy chìa tay 
ra. Tăng chìa tay ra. Sư bèn đếm ngón tay 
nói: Mội, hai, ba, bón, năm. Đủ!« 





QUÁ TRIÊU TỊCH :8 ÿj ở 

Sống. Tiết Linh Tuyền Quy Nhân Thiền sư 
trong NĐHN q. 13 ghi: »|ñ]: 1 fh[ 2¿ 
Z# Ìñ ñl? Hl El: 7 R †JI f“J p RÈ. 


















































EHl: Xổ fñ H J# 3B tH ØZ. lữ El: 3ï 
JÑỊI ? Ƒˆ ft Hữ 2k. — Hỏi: Thể nào là gia 


sản của Linh Tuyển? Sư nói: Trong nhà 
không có một vật. Hỏi: Dựa vào cải gì đề 
sống? Sư nói: Bẻ gãy chân cái chỗ không 
côn khói lửa.« 


QUÁCH BẰNG š# Zj (1920-1990) 
Học giả Phật giáo hiện đại, người Đường 


637 


QUÁCH LẠC ÿš ÿ# 





Hà, Hà Nam, Trung Quốc. Thuở bé vì 
nghèo khó mà làm tăng, về sau lớn lên đi 
theo cách mạng. Sau giải phóng (I1-10- 
1949) ông nhậm chức Phó bí thư Hiệp hội 
Phật Giáo Trung Quốc, Phó giáo sư viện 
Nghiên cứu sinh thuộc viện Khoa học Xã 
hội Trung Quốc, Nghiên cứu viên Sở 
Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới thuộc viện 
Khoa học Xã hội Trung Quốc. Nhiều năm 
theo đuôi nghiên cứu lịch sử tư tưởng Phật 
giáo Trung Quốc, ông siêng năng nghiên 
cứu học thuật thành tựu nồi bật; trong gIới 
học thuật gọi ông là »Chàng Ba liều 
mạng«. 

Tác phẩm: 

— Đàn Kinh Hiệu Thích 

— Đàn Kinh Đối Khám 

— Đàn Kinh Đạo Đóc 

— Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều 
Phát Giáo 

— Tùy Đường Phát Giáo 

— Tống Nguyên Phật Giáo 

— Minh Thanh Phát Giáo 

— Trung Quốc Phật Giáo Tư Tưởng Sử 

— Trung Quốc Phật Giáo Sử Lược. 


QUÁCH LẠC # # 

Rỗng lặng. Như Tịnh ngữ lục ghi: 
l Y§ YŸ I ff ïm ñ 
ñR Tức Ti Jấ {1Í 2C HÀ 

?ZR ÑI Mà 8B nị £Ä 1l 

Jšš ï# lBỊ ïf Z2 fñij 2š 

»Diệu tịnh tịnh thời giải hoạt kế 

Lộ đường đường xứ hữu gia phong 
Tu tri thoát thể trác nhiên đạo 

Quách lạc viên thông thị cá tông«. 
»Lúc diệu lặng lặng biết kế sống 
Chỗ bày l lộ có gia phong 

Cân hay toàn thể đạo tuyệt vời 

Rồng lặng viên thông là Thiên tông«. 


















































QUÁCH NHIÊN #š #4 

Rỗng rang. Bích Nham lục q. 1 ghi: »ŠŠ ứÑ 
Tý lH| 3# HỆ Ä HH: ñM ft & 55 ñặ ?5 — 
3#? HỆ 2: BR #\ Ít 5. — Lương Võ 
Đề hỏi Đại sư Đạt-ma: Thế nào là Thánh 
đề đệ nhất nghĩa? Đại sư đáp: Rỗng rang 
không thánh«. 





























QUÁCH THỊ #: 

Thành thị. Quách: vùng ngoại thành. Tiết 
Tăng Xán trong TĐT q. 2 ghi: »#È j# IÍỊ 
4ˆ B lí Eũ TÌ — Hoặc ở núi rừng, hoặc 
ở thành thị«. 


QUÁCH TRIỆT # # 

Rỗng lặng thấu suốt. Tiết Nghệ ngôn trong 
NHỌL q. 29 ghi: »ẩl| #‡ 2Ò #ấ Ấñl Jể v BÉ 
fú # Ík. HỊ ÁN 3š $š T:. 4ò Bí 
†R : — Đến được chỗ đường tâm bặt, rỗng 
lặng thấu suốt không nương gá thì nhân 
pháp đều mắt, tâm cảnh đêu quên«. 























QUÁI SAI ‡# š 

Quái gở, lạ lùng. Mát Am ngữ lục ghi: 
2 ð\ iã/FUH. Z 3Ä l8 Pù JU 
#l # Si. ã A # 3% 
»Sinh thiết chú ngưu đầu 

Khiên lê hoàn duệ bả 

Trí giả tiểu hân hân 

Ngu nhân kinh quái sai«. 

»Sắt sống đúc thành trâu 








Kéo cây còn kéo bừa 
Người trí hớn hở cười 
Kẻ ngu ngại quải gở«. 


QUÁI BÁT ‡‡ 

Còn gọi: Quải đáp, Quải đơn. Treo bát, tức 
là thiền tăng ăn cơm cháo xong, treo bát 
của mỗi người vào cái móc phía sau 
giường ngủ (đơn). Nghĩa bóng là nương ở 


638 


QUÁI THẦN VẤN ‡#‡ E 1 





nhờ nơi thiền viện. Phần Phó Chúc Phạn 
trong Thiển Uyến Thanh Ouy (Vạn Tục 





111, 441 hạ) ghi: »⁄ẩš Â ñZ f1 ( HH 
Hữ ). fđữ AH, 8 HE, 4 
H ‡4 HỈ 7 J4. — Niệm bài kệ ăn cơm 


xong Đà) Trụ trì bước ra ngoài nhón 
người lên treo bát, khiên đại chúng đều 
treo bát ngay ngăn«. 


QUẢI BÁT NANG # 4 # 

Treo túi bát. Lúc vị tăng hành cước qua các 
thiền hội, có mang theo túi và bát. Khi đến 
ngụ tại một thiền viện nào đó thì treo túi và 
bát lên móc trong Tăng đường. Thiên tông 
dùng từ này để chỉ cho việc tham học đã 
xong. Tắc 20, Thung Dung lục (Đại 48, 
240 thượng) ghi: »5# 7P FÃ 2. {lf HỊ đ¡ 
HE ÊR 3. 1U Đĩ † BÍ. —- Dẫm lên đất 
chân thật, liên có thể treo cao túi bát, bẻ 
sấy cây gậy«. 




















QUẢI BÌNH BÔI #‡ #, ‡£ 

Chỉ cho tăng nhân hành cước dừng lại nghỉ 
ngơi một nơi nào đó. Bình bôi là đồ đựng 
thức ăn nước uống của tăng nhân hành 
cước. Tiết Đầu Tử Nghĩa Thanh Thiền sư 
trong NĐHN q. 14 ghi: »ƒf li Jh.V #5 
‡E XMl M › — Thôn xóm vắng vẻ, quán trọ 
rách nát chớ nên dừng lại nghỉ ngơi.« 


QUẢI DƯƠNG ĐẦU, MẠI CẨU 
NHỤC ‡#†+ Ý 5ã # #3 H 

Treo đầu đê bán thịt chó. Theo Nội Thiên 
Tạp Hạ trong Án Tử Xuân Thu: Treo đầu 
trâu ở cửa mà bán thịt ngựa ở bên trong. 
Đời sau đổi »Ngưu đầu« thành »Dương 
đầu«, đổi »Mã nhục« thành »Câu nhục« rồi 
viết thành »Quải dương đầu, mại câu 
nhục« đề ví với hành vi lừa đảo lấy giả làm 
thật, trong ngoài không thống nhất. Ƒö 


Môn Quan (Đại 48, 293 hạ) ghi: »: JÑ[ #E 



































WR Ÿ[ #ñÚJ DJ. JẾ ñH 2Ð ïñŸ 1Ÿ ‹ — Ông 


già mặt vàng không coi ai ra chỉ, ép tốt 
thành xâu, treo đáu dê bản thịt chó, tưởng 
đâu là hay lăm!«. 


QUẢI ĐƠN ‡# # 

Quải là ở đậu, đơn là đơn vị. Tất cả vật 
dụng của tòng lâm thuộc về một vị tăng là 
1 đơn vị. Ở đậu một ngày thì làm chủ tòng 
lâm một ngày. Ở đậu 10 năm thì làm chủ 
tòng lâm 10 năm. 


QUẢI NHÂN THẦN XỈ ‡#‡ ^. § 3 
BỊ người nghị luận. Má 1m ngữ lục ghi: 
»Iý HỆ ‡ấ ĐH. 2z [] lễ l6. H Hị H 
%. #tÁ EEã. - Kiển Phong lắc đâu, 
Vân Môn vậy đuôi, từ xưa đến nay bị 
người nghị luận.« 
































QUẢI THẦN XỈ # § # 

Chỗ tiếp giáp giữa môi và răng, tức là 
nướu răng. Chỗ này thì chăng thể nuốt vật 
gì. Thiền tông dùng từ này để tỷ dụ nếu 
câu nệ vào lời nói của người khác thì 
chẳng thể hiểu được ý nghĩa chân thật của 
lời nói ấy. Bích Nham lục (Đại 48, 283 
trung) ghi: »ÉÄ 1ÍỊ 2l 3š tị ff lñ]: 7£ HH 
rỉ 1 ÍỤJ #t fJ. ñM Hệ fã EỊ ( E 
À F đ 3s mã Sơn đến Quy Sơn liễn 
hỏi: Nghe Sư có dạy lời rằng: Câu Hữu 
câu Vô như bìm leo cây (Câu nệ vào lời 
nói của người thì sẽ không hiểu được ý 
nghĩa chân thật của lời nói ấy)«. 







































































QUẢI THẦN VẤN # § 

Liên quan tới ngôn từ giảng thuyết. »Nghệ 
Ngôn« trong NHỌQL q. 29 ghi: »/b 3š 2b 
H!, Ø# ÈY⁄X? HmÀAMUÑä #ö5|Z 











639 


QUÁI TÍCH ‡‡ # 

















ñF. # t E.UJ, #4 f f 
3| Ä. 3È“ : Ñ l ñ v 
3% lí E1 tl,. — Tâm ấn Thiếu ... 





nệ vào việc trau chuốt lời nói câu văn? 
Người xưa tạm vì kế tiếp dẫn mà mượn lời 
nói, nhưng đều hôn hậu chất phác, ngắn 
gọn chuẩn xác và trong sáng để dạy người, 
chẳng phải khoe hiểu khoe tài, bên ngoài 
trang sức coi đẹp mà thôi. « 


QUẢI TÍCH ‡‡ 4 

Còn gọi: Lưu fích, Quải đáp. Treo tích 
trượng. Thuở xưa, các vị tăng hành cước 
tham học khắp nơi đều mang theo tích 
trượng. Khi vào thiền viện, nếu được hứa 
cho tạm ngụ thì treo tích trượng vảo cái 
móc ở trên vách. Bài thơ của Thượng thư 
Đoàn Văn Khâm tặng Thiền sư Quảng Trí 
(Việt Nam) gÌ1: 

HỊ ð 6 # fế 2N Rš 

ĐÃ hh ÁJ 5 lH| È# S 

Jš #)) # ä† 3 ïñ fF 

»Quải tích nguy phong bãi lục trần 


























Mặc cư huyền mộng vấn phù vân 

Ân cần vô kế tham Trừng Thập 

Sách bạn trâm anh tại lộ quằn«. 

»1qam ngụ non cao bỏ sẵu trần 

Ở yên huyễn mộng hỏi phù vân 

Ân cần không cách tham Trừng Thập 

Quan tước triểu đình trót vướng chân«. 
-Quải tích còn chỉ cho vị Trụ: trì đảm 
nhiệm một ngôi chùa nào đó. Tiêt Không 
Thât Trí Thông Đạo Nhân trong NĐHN q. 
18 ghi: 4 jl . Z2 HA. ‡E Øj lh 
8š Z. DH **.. — Về sau, cô xuất gia làm nỉ 
tên Duy Cứu, trụ trì chùa Tây Trúc thuộc 
Cô Tó«. 





QUẢI TỬ #} ÿ 

Áo mặc ngoài. Tiết Quốc Hoan Văn Củ 
Thiền sư trong NĐHN dq. 4 ghi: »Ý ï 
jX Hế ñg 22 BH HỊ Y# 5.  } 2É. 
®*#% H %. !EỆ DI 3# ấX BH fE ƒ : - 
Về sau yết kiến Thiên sư Đàm Không nơi 
tháp Vạn Tuế xuống tóc nhưng không mặc 
cà sa, không thọ giới cụ túc, chỉ mặc áo 
ngoài nhiều màu.« 














QUAN BẤT DUNG CHÂM, TƯ 
THÔNG XA MÃ # # Ä2† #4 iäñ $ 
Pháp luật nghiêm minh, tra xét kỹ càng cho 
đến cây kim cũng không lọt, nhưng vì tình 
cảm thiên vị mà ngựa xe vẫn lọt qua cửa 
khâu, qua chốt kiểm tra như thường. Thiền 
tông mượn từ này để chỉ cho thiền sư khi 
tiếp dẫn người học có thể tùy cơ ứng vật 
mà dùng nhiều phương thức khác nhau. 
NĐNN 4q. 20 ghi: »i# #R 11 4š. †ï 2 # 
?l. TA ïl HỆ Hộ.  — #8 1ñ. Tí flỦ 
đl Jj§ Hã . — Dù như thế, vẫn phải dùng 
nhiễu phương thức tiếp dẫn người học,mở 
một con đường có chỗ cho ngôn ngữ văn 
tực. 

NĐNN q. 19 ghi: »# ® ® ?l. Bí fí 
ll]. — Khi tiếp dẫn người học cần dùng 
nhiễu phương thức, lại còn mượn một câu 
hỏï«. 






























































QUAN LIỆT TỬ lä 3 # 

Gọi tắt: Quan liệt (chữ Liệt cũng viết 
(8 R Ì). Chỗ chí cực vi diệu của 
thiền cơ, điểm then chốt của sự lý. Bích 



















































































Nham lục q. 1 ghi: Cu) s. _ÁR „ ®“ 
†H E lí #t 3í. ® j# ì8 BH Đ 
+#. hHấ đi Đ M. c3# Đ Đ 2F W 
ÙR . Ík H {DI Wˆ 37 Ñ s — Gọi là vô sự, 





chăng phải ù ù cạc cạc mới gọi là vô sự 


640 


QUÁN HƯU ï # (852-913) 





mà cân phải thấu suốt chỗ vì diệu tột cùng 
của thiển cơ, ra được rừng tư kiến chấp 
trước mê vọng, buông bỏ mọi việc không 
còn mảy may tình trần, giống như người 
bình thường thuở trước.« 

CĐTĐL q. 9 ghi: »H. 1i JH ‡H _F 2F đã 
% Hữ lủ ñt EX ñ. 3M 2K #l HỊ E 
BS }] T HK lữ J 3Ÿ f## 


lấh 
kÌU 




































































IE 5S. H i À # H 4 fñữ Rỗ f#? 
f##‹. Hm nữ. @ hằ ÿ 4# 3 3 
# fll j# Ẩl † Ế HH . — Ngay như đệ tử 





của Tứ Tổ là đại sư Ngưu Đầu Dung nói 
ngang nói dọc vẫn còn chưa biết chỗ vi 
diệu tột cùng của thiển cơ (..) Vả lại, 
người thời ấy sự thật là không đủ khả năng 
để thể hội, chỉ biết học ngôn ngữ, nghĩ 
rằng thân thể an ồn là đủ, đi đến nơi đâu 
cũng xưng là ta đã hội thiên.« 


QUÁN CHÍ ##. 3. (910-970) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Tống, tự An 
Nhiên, người Hồng Châu (nay là Nam 
Xương, Giang Tây) Trung Quốc. Sư nối 
pháp thiền sư Đồng An Đạo Phi, làm 
truyền nhân tông Tào Động đời thứ 4, trụ 
viện Đồng An ở kiến Xương (nay là Nam 
Thành, Giang Tây) 


QUÁN GIÁC 9} # 

Còn gọi: A Giác E'[ ƒf. Đứa bé con, đầu để 
chỏm như hai cái sừng. Chương Đại Đồng 
Đầu Tử Thiền sư trong CĐTĐL q. 15 ghi: 
»[ñ] #I {i[ A: 3H ñll XÃ. HỊ El. Z8 ÿ) Bí, 
ññ Sứ nu J& 4 ƒ#.¿ lñ] ẨH lú fE 1W 2K f#ï 
fị lá Z?. HH El. JH ñủ 4x #ƒ E1 ĐR 
#ấ.. — Tăng hỏi: Thể nào là chỉ ý Tổ sư? 
Sư đáp: Di-lặc tìm một nơi thọ ký không 
được. Tăng hỏi: Hòa thượng trụ nơi đáy có 
cảnh giới gì? Sư đáp: Bé gái tóc còn để 
chỏm (như hai cái sừng) mà đâu đã bạc 









































như tơ.« 


QUÁN HÀNH ÿ # (1578-1645) 

Tăng nhân đời Minh, họ Triệu, tự Chuyên 
Ngu, người Phách Châu (Hà Bắc), Trung 
Quốc. Tính người đoan trang, thường niệm 
danh hiệu Quán Thế Âm. Lần lượt tham 
kiến các ngài Không Án Trấn Trừng, 
Tuyết Lãng Hồng Ân, Vân Thê Châu 
Hoằng. Kết am trên ngọn Hoa Đảnh núi 
Thiên Thai, sư đọc kinh Lăng Nghiêm hoát 
nhiên tỏ ngộ. VỀ sau sư sang trụ Lô Sơn, 
Hoành Sơn, núi A-Dục Vương. Đời Thanh, 
niên hiệu Thuận Trị thứ 1 (1644) sư trụ trì 
chùa Thanh Lương núi Thạch Thành, gặp 
Minh Tư Tông Băng, vì để cúng tế các vua 
quan, bèn xây cất đạo tràng ở nơi Tử Trúc 
Lâm, phía bắc thành Kim Lăng (Nam 
Kinh) cất thiền đường, tỉnh thất. Niên hiệu 
Thuận Trị thứ 2 (1645) nơi chùa Thiên 
Giới, sư hoằng dương giới luật. Tháng 5 
năm ấy nhập tịch. Sư trước tác rất nhiều, 
như Tâm Kinh Tiểu Đàm, Tập Luật 
Thường Quỷ, Kim Cang Bát Nhã Lược 
Đàm v.v... Khi đệ tử biên tập, sư tự đề tên 
là »Bễ Môn Ngữ«. Đặc biệt có: 7 Trúc 
Lâm Chuyên Ngu Hòa thượng ngữ lục, 30 
quyền. 


QUÁN HƯU  ? (852-913) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Khương, tự 
Đức Ấn, người Lan Khê (Hy Thủy, Hồ 
Bắc), Trung Quốc. Xuất gia từ thuở nhỏ, 
sư thấm nhuần Phật điển, cư ngụ Hàng 
Châu và Tô Châu. Sư đi du phương để xin 
yết kiến học đạo. Niên hiệu Thiên Thục 
(901-904) vào đất Thục, Thục Chúa là 
Vương Kiến ban hiệu »Thiền Nguyệt Đại 
Sư«. Bởi sư giỏi viết chữ thảo nên thời 
nhân sánh sư như Hoài Tố. Tác phâm: 


641 


QUÁN MỘC ‡# ?⁄ 





Thiển Nguyệt tập 30 quyên, Toàn Đường 
Thi 12 quyên. 


QUÁN MỘC ‡# + 

Rót nước thơm đề tắm Phật. Như Tịnh ngữ 
„c q. thượng ghi: 

HỆ Ế VỆ V NỈ Y# 
Äj đủ 16 Bị 3⁄4 lỊ ẤL 

4È ^ W }R ñ 1H 2É 

NI] X _E #e ï§ RW 

»Yên mông mông, vũ mông mông 
Thược dược hoa khai thấp nộn hồng 
Ngã kim quán mộc chư Như Lai 
Nhân gian thiên thượng khởi 
phong«. 

»Mưa lất phát, khói lờ mờ 

Thược dược hoa khai đỏ thắm tươi, 
Nay ta rót nước tắm Như Lai 











thanh 


Gió mát nổi lên khắp đất trời«. 


QUÁN SỨ TỰ # 1# 3 

Chùa năm giữa phố Quán Sứ, Hà Nội, Việt 
Nam, mang biển số nhà 73. Cả khu vực 
này là đất thôn An Tập xưa. Tại đây, thời 
đầu đời Lê (thế kỷ XV) có lập một khu nhà 
gọi là Quán Sứ để tiếp đón sứ thần các 
nước Lão Qua, Chiêm Thành... khi họ tới 
Thăng Long. Vì họ đều theo đạo Phật nên 
một ngôi chùa được dựng ở cạnh Quán Sứ 
để tiện cho các sứ thần đó tụng niệm cúng 
bái. Về sau, nhà Quán Sứ bỏ đi nhưng ngôi 
chùa được giữ lại. Hiện nay trong chùa còn 
nhiều bia đá, đáng chú ý là bia do Lê Duy 
Trung soạn năm 1842 có đoạn ghi: »... 
Chùa Quán Sứ ở phía nam thành. Vị sư 
đến xin ta (tức Lê Duy Trung) bài văn bia 
nói rằng: Chùa ở thôn An Táp, huyện Thọ 
Xương, tiền đường thờ Phật, hậu đường 
thờ Lỷ Quốc Sư... « 

Trải bao thay đổi, tới năm 1934, hội Phật 


Giáo Bắc Kỳ lấy chùa này làm hội quán. 
Năm 1942 chùa được xây lại theo quy mô 
kiến trúc và trang trí nội thất như ngày nay. 
Theo: VHVNTH 1989-1995, 


QUÁN TÂM HUYỂN XU ## + ‡% 3š 

Sách, 1 quyển, do Vĩnh Minh Diên Thọ 
soạn vào đời Tống, được xếp vào Tục Tạng 
kinh tập 114. Thiền sư Diên Thọ đứng trên 
lập trường Thiền tông để trình bày huyền 
chỉ Quán tâm của Phật giáo như sau: Nếu 
như chúng ta muốn thoát khỏi cảnh trói 
buộc, dứt phân biệt, hộ chính pháp, minh 
pháp tướng, liễu tứ đế, rõ tam tạng, hàng 
phục 4 thứ ma, biện được nhiễm tịnh đều 
phải từ phương pháp quán tâm mà được 
thành tựu. Nếu chẳng quán tâm thì tất cả 
đều lầm loạn, điên đảo, như 96 thứ ngoại 
đạo. Cuối quyền phụ kệ, bày tỏ ý nghĩa 
nguyện sinh Tịnh độ duy tâm. Sách này kế 
thừa hệ tư tưởng Quán tâm của tông Thiên 
Thai, rút từ văn Quán tâm trong các kinh 
điển, giải thích các yếu nghĩa quán tâm 
như: »Tâm tức Đại thừa«, »Tâm tức Phật 
tính«, »Tâm nhiếp các giáo«. 


QUÁN TUẾ 1" 

Thuở bé, tuổi nhỏ. Tiết Vĩnh Phong Huệ 
Nhật Am Chủ trong NĐHN q. 18 ghi: »f 
MH%k5SHR‡+. *xfFr-RZ - 

UỊ! j tị 2% v 3 HH sò 5Ÿ Íf$ ƑE . — Am 
chủ Huệ Nhật ở Vĩnh Phong Tĩn Chấu, con 
nhà họ Khâu ở bản quận, thuở bé xuất gia, 
được độ làm tăng ở chùa Minh Tám«. 








QUÁN VIÊN #. | (cuối thế kỷ XIII 
đầu thế kỷ XIV) 

Thiền tăng đời Trần, hiệu Quán Viên ở 
chùa Đông Sơn, giới hạnh thanh tịnh, tuệ 
giải tròn đầy, mấy mươi năm mà không 


642 


QUANG ẢNH LÝ HOẠT KẾ 3% # # tñ š† 





xuống núi. Gặp lúc vua Trần Anh Tông 
(1293-1314) đau mắt đã hơn tháng, chữa 
trị không hiệu quả, ngày đêm đau nhức. 
Bỗng vua nằm mộng thấy một vị sư lấy tay 
xoa vào mắt. Vua hỏi sư từ đâu đến và tên 
gì? Sư đáp: »Tôi là Quán Viên, đến cứu 
mắt vua«. Tỉnh mộng, mắt liền hết đau, 
qua vài ngày mắt vua khỏi hắn. Vua cho 
người tìm hỏi trong giới tăng sỉ, quả có 
người tên Quán Viên ở chùa Đông Sơn. 
Nhà vua sai người mời đến, rõ ràng là vị sư 
đã thấy trong mộng. Vua rất lấy làm lạ, 
phong chức Quốc sư, ban thưởng rất hậu. 
Sư đều đem phân phát hết không đề lại một 
đồng nào, vẫn mặc y vá trở về núi, dường 
như chăng quan tâm. Từ đó về sau, sư đi 
vân du khắp núi sông châu huyện làng 
mạc, nếu ở đâu có miếu thờ thần không 
chính đáng, làm hại dân, đều bị sư quở 
trách đuổi đi, dẹp phá miếu đền. Còn 
những vị thần lớn phần nhiều xin quy y thụ 
giới với sư, được sư dạy phải bảo vệ dân 
chúng và giảm bớt việc đòi cúng kiến sinh 
vật. 

Không rõ sư tịch lúc nào, ở đâu và thuộc 
hệ phái nào. Theo: 7iển sư Việt Nam của 
HT. Thanh Từ. 


QUẢN CỐ # jñ 

Chiêu đãi. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng 
ghi: »át 8 #t n[ ft # X XE ÍE — 2 % 
t HH šW Ñ . — Kết hạ không thể cúng 
dường đại chúng, làm một tiệc nhà chiêu 
đãi mọi người.« 























QUẢN MAO PHÚ ĐỈNH # ÿ?ÿš # 1ã 
Chỉ cho tăng nhân trụ trì tự viện. Chương 
Nham Tuấn Thiền sư trong CĐTĐL q. 15 
ghỉ: »Šf #£ J ‡R § 4Ä. #4 Bí 12  ñ§ 
J. HỊ ti †H Kq ã lí l2. ñữ HH ‹ 
































di A 8M BH WÑ # 4 ý lí BÉ. f HE 
dỹ Jl T8. Z2 t Út UỤ 2 ÉP. 2 #R 














3 ¿ — Từng ở trong hang sâu Phụng Lâm 
bổng phát hiện ra trân bảo. Bạn đông tu 
nhìn nhau, ý muốn lấy nó. Sư nói: Cổ nhân 
cuốc đất gặp phải vàng ròng xem như gạch 
ngói. Hãy chờ tôi trụ trì tự viện, đến khi ấy 
sẽ cúng dường bón phương tăng. Nói xong 
bỏ ẩi.« 


QUANG ẢNH % # 


Bóng sáng, dụ chỉ vật hư huyền chăng thật. 
Lâm Tế ngữ lục ghi: »iĩ ÀN 3: 1 {4 3Š 
3⁄5. -E }š BẰ ấm. Èš PE 3X ĐE +: M 
ÑI Z¿ 35 #‹ — Người xưa nói: Thân 
nương nơi nghĩa mà lập, độ căn cứ vào thể 
mà bàn. Pháp tính thân, pháp tính độ đều 
biết rõ là vật hư huyền chẳng thật«. 


























QUANG ẢNH LÝ HOẠT KẾ %* # 
*ieqt 


Chỉ cho hành vi, ngôn ngữ, tình thức hư 
VỌnØ. Tiết Dục vương Đoan Dụ Thiền sư 
trong NĐNN 4q. 19 ghi: » [- 3Z : 
tzỳ[JRR,. 3X F j Z2 H13. 
#k J# W #% TT Xš †I[ ø. PH Rế HỆ 
ll. Bí Mã ÄB ÿH ấh lZ. 4U #2 H 
4 Đi JnJ f X ll ƒfJ |: 4. %M 

3Ú TH ìM ñÌ s — Thượng đường: Cả 
mặt đất đều là con mắt của sa môn, khắp 
mười phương đêu là ánh sáng tự kỷ, tại 
sao Đông thắng thân châu đánh trồng, Tây 
ngưu hóa châu không nghe, Nam thiệm bộ 
châu thắp đèn, Bắc cu lô châu ở trong tôi? 
Đến chỗ này cho đu ông nói được toàn vẹn 
vẫn là hành vi, ngôn ngữ, tình thức hư 
VỌNG.« 



































IÌ 














ph 


° 





ÿh` 











Xxz | 





643 


QUANG ẢNH MÔN ĐẦU 3 # Ƒ1 Ø5 





QUANG ẢNH MÔN ĐẦU % # 3 
Z 

Sự lý hư huyễn chăng thật. Thư đáp Trịnh 
Côn Nham Trung thừa trong HSLNMDT 
q. I ghi: »iữ ‡H ƒ# 2 l & .. DJ m Bũ ft 
3X: [HH BH. — Rất sợ được ít cho là đủ, 
tối ky là rơi vào trong sự lý hư huyễn 
chẳng thật«. 





QUANG DŨNG x%. ïñ (850-938) 

Thiên tăng đời Ngũ Đại, họ Chương, người 
xứ Phong Thành (nay thuộc Giang Tây). 
Thuở nhỏ học sách Nho, năm 13 tuổi có 
thể giảng giải nghĩa kinh. Đến khi trưởng 
thành, đi dạo chùa Khai Nguyên gặp dị 
tăng giao cho chỉ quyết kinh Duy Ma, liền 
đến chùa Thạch Đình ở Hồng châu nương 
Thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch xuất gia, 
19 tuổi thọ giới cụ túc. Sư từng tham vấn 
Lâm Tế Nghĩa Huyễn, y theo lời dạy mà 
trở về hầu hạ Huệ Tịch. Sau được tâm ấn, 
nối pháp làm truyền nhân tông Quy 
Ngưỡng. Khi Huệ Tịch mất, Quang Dũng 
đốt ngón tay cúng dường, và ở lại Nam 
Tháp Ngưỡng Sơn phát dương tông phong. 
Niên hiệu Thiên Hựu thứ 1 (904) đến Hồng 
Châu trụ trì chùa Thạch Đình, 14 năm sau 
từ biệt trở lại Ngưỡng Sơn. 


QUANG HIẾU TỰ % # 3 

1. Chùa ở đường Quang Hiếu, thành phố 
Quảng Châu, tính Quảng Đông, Trung 
Quốc. Nền chùa nguyên là chỗ ở của Triệu 
Kiến Đức, cháu của Nam Việt Vương 
Triệu Đà đời Tây Hán. Vào thời Tam Quốc 
Ngu Phiên dạy học nơi đây, còn cải tạo và 
xây dựng lại làm »Ngu Uyễn«, sau đó đôi 
nhà thành chùa gọi là »Chế Chỉ Tự«. Thời 
Đông Tần tăng nhân Án Độ là Đàm Ma Da 
Xá đến Quảng Châu truyền giáo, tại đây 


xây cất Vương Uyên Triều Đình Tự, còn 
gọi »Vương Quốc Tự«. Theo truyền thuyết 
ĐỊ Ìma từng ở chùa này giảng kính 
truyền pháp. Niên hiệu Trinh Quán thứ 19 
(645) đời Đường đổi tên là »Càn Minh 
Pháp Tính Thiền Viện«, cũng gọi là »Pháp 
Tính Tự«. Niên hiệu Nghi Phụng thứ I 
(676) Lục Tổ Huệ Năng cùng tăng tranh 
luận gió phướn tại chùa này, cạo tóc dưới 
cây Bồ đề. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 7 
(1137) đời Tống đổi tên là »Báo Ân Quảng 
Hiếu Thiền Tự«. Niên hiệu Thiệu Hưng 
thứ 21 (1151) sắc tứ »Quang Hiếu Thiền 
Tự«. Niên hiệu Thành Hóa thứ 2 (1466) 
đời Minh bắt đầu gọi »Quang Hiếu Tự«. 
VỀ sau bị quân Thanh phá hủy. Đầu 
khoảng niên hiệu Khang Hy (1662-1722) 
đời Thanh, Thiền sư Nguyên Chí xây cất 
lại, quy mô hùng vĩ tráng lệ, trở thành tùng 
lâm hạng nhất ở Lĩnh Nam. Trong chùa 
xưa có 12 điện, 6 đường, còn có Chung 
lâu, Cổ lâu, Diên thọ am, Đâu suất các, Bút 
thọ hiên, Ngu Phiên từ. Hiện còn Đại hùng 
bảo điện, Lục Tổ điện, Già lam điện, Thiên 
vương điện, Môn lâu, ngoài ra còn có Thùy 
Phật các, É phát tháp, Đông Tây thiết tháp, 
Pháp trang, Đại Bi tràng, Đ[ ]t-ma tỉnh. 
Đây là thắng cảnh nỗi tiếng của Phật giáo. 

2. Còn gọi: Báo Ân Quang Hiếu Thiên Tự. 
Nằm trên sườn núi Thiết Sư, phía nam 
huyện Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến, Trung 
Quốc. Xây dựng vào niên hiệu Cảnh Vân 
thứ I(710) đời Đường, niên hiệu Thiệu 
Hưng thứ 7 (1137) đời Tống bị chiến tranh 
phá hủy. Niên hiệu Hồng Vũ thứ 10 (1377) 
đời Minh xây dựng lại. Khoảng niên hiệu 
Gia Tĩnh (1522-1566) lại bị lửa thiêu hủy. 
Niên hiệu Vạn Lịch thứ 48 (1620) tái thiết, 
đời Thanh lại trùng tu. Tự viện kiến trúc 
hùng vĩ, đứng hàng đầu các chùa ở Mân 


























644 


QUANG TỘ 3 1£ (o28-oo8) 





Bắc. Cổng chùa treo tắm biển chữ vàng, 
điện đầu tiên là Thiên vương điện thờ Phật 
Di Lặc và bốn Đại Kim Cang, hình dáng 
uy nghị. Phía sau là Đại hùng bảo điện có 
rường vẽ hoa lầu chạm trổ, mái tỏa góc 
vệnh. Điện đường cao lớn rộng thoáng, bên 
trong thờ Tam Bảo Như Lai, hai bên là 18 
vị La hán, trước điện có Đàn tăng chúng 
bái Phật, có thể chứa vài trăm người. Sau 
đại điện là Quán Âm điện, bên trái bên 
phải đại điện là lầu chuông lầu trống, cùng 
với Phương trượng thất, Tàng kinh các. 


QUANG HIẾU TỰ THIẾT THÁP #%, 
+ ‡ # # 

Trong khuôn viên chùa Quang Hiếu, thành 
phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung 
Quốc. Đông thiết tháp nằm ở phía đông ao 
Bạch Liên, chùa Quang Hiếu, niên hiệu 
Đại Bảo thứ 10 (967) Nam Hán chúa Lưu 
Sưởng quyên tạo. Tháp hình vuông 7 tầng 
cao 6,35m, có tòa Tu-di bằng đá khắc, cao 
1,34m. Toản tháp có hơn 900 cái khám thờ 
Phật, trong mỗi khám đều có một tượng 
Phật nhỏ, công nghệ tình xảo, lúc mới 
thành toàn thân thếp vàng, được gọi là »Đồ 
kim thiên Phật tháp«. Xung quanh có điêu 
khắc »Hành long hỏa châu«, »Thăng long 
giáng long hỏa diệm tam bảo châu«, tạo 
dáng sinh động. Tháp nguyên đặt tại chùa 
Khai Nguyên, Quảng Châu (đã bị phá 
hủy), khoảng niên hiệu Đoan Bình (1234- 
1236) đời Tống do tăng trụ trì di dời đến 
chùa Quang Hiếu, xây điện che phủ. Tháp 
này dùng kỷ nghệ đúc luyện và điêu khắc 
cao siêu, là một trong những tháp sắt hoàn 
chỉnh nhất, cổ xưa nhất hiện còn ở Trung 
Quốc. Tây thiết tháp nằm ở phía tây Đại 
điện chùa Quang Hiếu. Niên hiệu Đại Bảo 
thứ 6 (963) Thái giám của Lưu Sưởng là 


Cung Trừng Khu và người vợ thứ 33 họ 
Đặng liên danh quyên tiền đúc tháp. Hình 
thức cùng quy mô giống như Đông thiết 
tháp (trên thực tế thì Đông thiết tháp phỏng 
chế theo Tây thiết tháp), xung quanh thân 
tháp là tượng Phật và điêu khắc bảo liên 
hoa. Trong thời kháng chiến, tháp điện bị 
Sụp đồ 4 tầng trên, hiện chỉ còn 3 tầng. 


QUANG MỤC % #2 


Thiền tăng đời Đường, họ Chương, tự Dật 
Thế, hiệu Tây Tháp, người Cao An, Giang 
Tây, Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 
Huệ Tịch, thuộc tông Quy Ngưỡng đời thứ 
3. Sau khi thầy tịch, sư kế tiếp trụ trì 
Ngưỡng Sơn. Sư dùng 36 phép đối của Lục 
Tổ đề tiếp dẫn thiền cơ, hết sức tuyệt vời. 


QUANG PHỎNG %. 3 


(Từ tôn kính để gọi) những người khách 
đến thưa hỏi. Tiết Chính Pháp Hy Minh 
Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: »ï# _Í- #£ 
À #3 #ñd 3X ðlÙ. -— Người lành các nơi 
đặc biệt đến thưa hỏi«. 


QUANG TỘ *%. 3£ (928-998) 


Thiền tăng đời Tống, họ An người Chiết 
Giang, Trung Quốc. Đến núi Thanh Thành, 
Ích Châu (Thành Đô, Tứ Xuyên) sư tham 
kiến Thiền sư Trừng Viễn được tâm ấn, nối 
pháp làm truyền nhân tông Vân Môn. Ban 
đầu trụ Song Tuyên, Tùy Châu (Hồ Bắc) 
rồi dời sang chùa Trí Môn truyền bá tông 
phong, người đời gọi là »Trí Môn Quang 
Tộ Thiền sư«. Đệ tử nối pháp hơn 30 
người như Tuyết Đậu Trọng Hiển v.v... 
Tác phâm: Trí Môn Tộ Thiển sư ngữ lục Ì 
quyền. 


645 


QUANG TRÁNG %Y ?! 





QUANG TRÁNG x%. 3+ 

Hoằng dương, làm cho vinh quang rạng rỡ. 
Mật Am ngữ lục ghi: 

— £ ñl ft: đš ð§ M5. H #3 2E 7H ;b #R 
J 

»Nhất ngôn trát trụ vạn cơ thông 

Tự nhiên quang tráng Thiếu Lâm phong«. 





»Một câu thống thiết, muôn cơ thông 
Tự nhiên rạng rõ mạch Thiên tông«. 


QUANG TRẠNG NGUYÊN %. 3 # 
Biệt hiệu của Thiền tăng Di Quang đời 
Tống. X. Di Quang. 


QUANG TỰ *%. # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, tham vấn Huyền 
Sa Sư Bị và đắc pháp. Khi ra hoằng pháp ở 
viện Vân Phong, núi Thiên Thai. Ngô Việt 
Vương rất hậu đãi sư, ban cho hiệu »Chí 
Đức Đại Sư«. 


QUẢNG ẤN # f† (1566-1636) 

Thiên tăng đời Minh, tự Văn Cốc, biệt hiệu 
Chưởng Thạch, người Gia Thiện (Chiết 
Giang), Trung Quốc. Năm 13 tuổi sư xuất 
gia tại chùa Khai Nguyên, Hàng Châu, lần 
lượt tham kiến Nghi Phong, Vô Huyễn, sau 
thụ giới Bồ Tát với Châu Hoằng, sớm tối 
thỉnh ích vấn đạo. VỀ sau đi dạo núi Ngũ 
Đài đến Kính Sơn thấy thiền giới của Ngô 
Việt suy đồi, sư liền trụ chùa Chân Tịch để 
phục hưng, lại dời sang chùa Tịnh Từ giáo 
hóa đệ tử rất đông, chấn hưng tông phong 
Lâm Tế. Tác phẩm: Tông Môn Cảnh Ngữ 2 
quyền, Wgữ /c 4 quyển. Vĩnh Giác 
Nguyên Hiền, Tiễn Khiêm Ích Vi soạn 
tháp minh. 


QUẢNG CHIẾU #& /# 
Thiền tăng đời Tống, tên Huệ Giác, người 


Tây Lạc, Trung Quốc. Lúc sư còn tuổi trẻ, 
cha sư làm Thái thú Hành Dương, bị bệnh 
mất tại đây. Sư phò linh cữu từ Hành 
Dương về Tây Lạc, qua Lễ châu (huyện 
Lễ, Hồ Nam) nghỉ đêm tại Dược Sơn Cổ 
Tự, bèn xuất gia tại đây. Sư du phương 
tham học đắc pháp nơi Thiền sư Phần 
Dương Thiện Chiêu. VỀ sau trụ núi Lang 
Nha, Trừ Châu (huyện Trừ, An Huy), chấn 
hưng tông phong Lâm Tế, người đời gọi là 
»Lang Nha Huệ Giác«, cùng với Tuyết 
Đậu Trọng Hiển được gọi là »Nhị Cam Lộ 
Môn«. 


QUẢNG CHIẾU THIỀN SƯ #& # #š 
É 

Hiệu của Thiền tăng Ứng Phu, sống vào 
đời Tống. X. Ứng Phu. 


QUẢNG ĐƠN # # 

G1ường rộng mà dài của thiền đường, mỗi 
giường có thể nằm mấy chục người. Diện 
tích mỗi chỗ nằm của 1 người là: 2m x 
0,8m = 1,6nỶ 


QUẢNG HÓA TỰ #& 1t # 

Nằm trên sườn núi Phụng Hoàng (còn gọi 
Nam Sơn) cách thành phố Phủ Điện, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc 3km về phía nam. 
Cùng với Phúc Châu Cổ Sơn Dũng Tự, 
Tuyền Châu Khai Nguyên Tự, Hạ Môn 
Nam Phổ-đà Tự gọi chung là »Bốn đại 
thiền lâm ở Phúc Kiến«. Nguyên là nơi dạy 
học của anh em nhà Trịnh Lộ. Niên hiệu 
Vĩnh Định thứ 2 (558) đời Trần Nam 
Triều, đổi làm Kim Tiên Thiền viện. Niên 
hiệu Cảnh Vân thứ 2 (711) đời Đường, 
tăng chùa tên Chí Ngạn theo lệnh vua tiến 
cung giảng Tứ phần luật, vua ban tên 
»Linh Nham Tự«, Liễu Công Quyền viết 


646 


QUÁNG NGHIÊM ƒ#š ñ# (1121-1190) 





biển. Niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ 
1 (976) đời Tống, do tăng Linh Thưởng và 
Thiền sư Quy Dương Vô Liễu xây dựng 
lại, đối tên là »Quảng Hóa Tự«. Chùa vào 
hai đời Tống Minh rất là hưng thịnh, toàn 
chùa gồm có 10 đại viện, tiểu am trực 
thuộc viện 120 tòa. Cổ tự sau khi trải qua 
ngàn năm sương gió phần lớn đã sụp đồ. 
Những kiến trúc hiện còn được xây cất lại 
y theo cũ vào khoảng niên hiệu Quang Tự 
(1875-1908) đời Thanh, lại đem chùa Tiểu 
Nam Sơn với chùa Pháp Hải nhập lại. Trên 
tuyến trục giữa theo thứ tự có Sơn môn, 
Đại hùng bảo điện, Pháp đường, Tàng kinh 
lâu; hai bên có Chung cổ lâu, Thiền phòng, 
Phương trượng thất, Khách phòng. Trước 
Đại hùng bảo điện có 2 tòa thạch kinh kiến 
tạo vào niên hiệu Trị Bình thứ 2 (1065) đời 
Tống, cao khoảng 3m điêu khắc »Phật 
Đỉnh Tôn Thắng đà la ni kinh chú«. 


QUẢNG HUỆ THIỀN SƯ # 3 # f 
Hiệu của Thiền tăng Đức Huy, sống vào 
đời Nguyên. X. Đức Huy. 


QUẢNG KHÁNH THIỀN TỰ #& # 
SI: KT 

Vua Tông Lý Tông ban cho chùa Phi Lai 
bảng hiệu Quảng Khánh thiền tự. X. Phi 
Lai tự 


QUẢNG LỢI THIỀN TỰ # #j # 3 
Vua Tống Chân Tông ban cho chùa A-dục 
Vương bảng hiệu »Quảng Lợi thiền tự«. X. 
A-dục Vương tự 


QUẢNG LỢI TỰ #& #l # 
Chùa Dương Kỳ vào đời Đường gọi là 
Quảng Lợi tự. X. Dương Kỳ tự. 


QUẢNG LỤC /# # 

Trong ngữ lục, đem các pháp ngữ của Tổ 
sư ghi chép lại tỉ mỉ thì gọi là Quảng Lục. 
Chăng hạn như: Mã Tổ Đạo Nhất Thiên sư 
quảng lục, Vân Môn Khuông Chân Thiển 
sư quảng lục. 


QUẢNG NGHIÊM /# ## (1121-1190) 
Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 11. Sư họ Nguyễn, quê 
huyện Đan Phượng, mồ côi từ thuở bé, 
theo học Phật pháp với người cậu là thầy 
Bảo Nhạc. Sau khi thầy Nhạc qua đời, sư 
đi hành cước bốn phương, viếng khắp các 
thiền hội. Nghe thiền sư Trí Thiền giáo hóa 
ở chùa Phúc Thánh hạt Điển Lãnh, sư liền 
đến đây tham vân. Một hôm nhân nghe Trí 
Thiền giảng ngữ lục của ngài Tuyết Đậu, 
đến chỗ Đạo Ngô và Tiệm Nguyên đến nhà 
người điếu tang đối đáp về vấn đề sinh tử, 
sư có sở đắc liền hỏi và được Trí Thiền ấn 
chứng, nối pháp ngài. Đến ngày 15 tháng 2 
năm Canh Tuất, nhằm niên hiệu Thiên Tư 
Gia Thụy thứ 5 (1190), sư sắp tịch liền nói 
kệ: 

BỊt 3 2J ïï đồi ÙÑ 2S 

#£ %4 Í§ ñì ft 

3 7 H Tí X5 

ƒR IhỊ 1 2 {T Jä ƒ†? 

»Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ 

Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh 

Nam nhi tự hữu xung thiên chí 

Hưu hướng Như Lai hành xứ hành«. 

»k⁄1a tịch mới bản cáu tịch diệt 

Được vồ sinh sau nói võ sinh 

Trượng phu có chí xông trời thăm 

Chớ dâm Như Lai chỗ đã hành«. 

Theo: 7hiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


















































647 


QUẢNG NGHIÊM TỰ # j# 3£ 





QUẢNG NGHIÊM TỰ & # 3 

Còn gọi: Chùa Tiên Lữ, chùa Trăm Gian. 
Chùa nằm trên ngọn đổi thuộc núi Tiên Lữ 
(Lã Sơn), nay thuộc xã Tiên Phương, 
huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội, Việt 
Nam. 

Chùa được xây dựng vào thế kỷ XII, đã 
qua nhiều lần tu sửa. Nay chùa gồm 3 cụm 
kiến trúc. Cụm thứ nhất gồm 4 cột trụ, hai 
quán là nơi đánh cờ người vào những ngày 
hội và nhà giá ngự là nơi đặt kiệu thánh. 
Trẻo qua trăm bậc gạch xây là tới cụm thứ 
hai gồm có tòa gác chuông hai tầng tám 
mái. Tại đây có treo quả chuông đúc năm 
1794. Qua gác chuông leo 25 bậc đá xanh 
đến sân trên có kê một sập đá, lại leo 9 bậc 
đá nữa thì đến cụm thứ ba. Đó là chùa 
chính gồm Bái đường, tòa thiêu hương và 
thượng điện. Hai bên là hai dãy hành lang. 
Trong cùng là nhà Tổ. Giữa lại có lầu 
trồng, bên trong treo một trống lớn và một 
khánh đồng đúc năm 1749. Chùa có cả 
thảy 153 pho tượng hầu hết bằng gỗ sơn 
thếp. Đặc biệt có một pho mây đan bọc vải 
sơn, tương truyền là tượng bó cốt của một 
cao tăng đã tu ở đây: nhà sư Nguyễn Lữ, 
sống vào đầu thế kỷ XV. 


QUẢNG PHÁP THIỀN SƯ # 3+ 3# 
ñg 

Hiệu của Thiên tăng Băng Ngạn, sông vào 
đời Ngũ Đại. X. Bằng Ngạn. 


QUẢNG PHÚC TỰ # 3š 3 
X. Thường Châu Thiên Ninh Tự. 


QUẢNG TẾ ĐẠI SƯ Jš 3š % #f 
Thụy hiệu của Thiền tăng Tồn Tương, 
sống vào đời Đường. X. Tồn Tương. 


QUẢNG TẾ THIỂN SƯ THÁP 
ĐÌNH # 3Ÿ ‡# Éñ 34 # 

Tháp nằm trong điện tháp chùa Tam Bình, 
huyện Bình Hòa, tỉnh Phúc Kiến, Trung 
Quốc. Trong khám đá thờ tượng ngồi xếp 
bằng của thiền sư Quảng Tế (hiệu của 
Thiền tăng Nghĩa Trung đời Đường), hai 
bên là tượng Thị giả Phục Hồ đứng hầu. 
Tương truyền hài cốt của Nghĩa Trung 
được chôn dưới khám này. 


QUẢNG TẾ TỰ & z# 3 

Ở cửa đông Đại Nhai trong PhụThành 
Môn, khu Tây Thành, thành phố Bắc Kinh, 
Trung Quốc. Đời Kim là Tây Lưu Thôn Tự 
của Trung bộ Bắc Giao, đời Nguyên cải 
tạo và xây dựng lại gọi là »Báo Ân Hồng 
Tế Tự«. Niên hiệu Thái Tổ thứ 16 (1221) 
đời Nguyên, Thiền sư nổi tiếng Vạn Tùng 
Hành Tú vào ở chùa này. Năm thứ 19 
(1224) Hành Tú thể theo lời thỉnh của Gia 
Luật Sở Tài trước tác »Thung Dung Lục«. 
Đệ tử nối pháp của Hành Tú là Lâm Tuyền 
Tùng Luân kế tục ở chùa này. Sau bị binh 
lửa chùa chiền hủy sạch. Niên hiệu Thiên 
Thuận (1457-1464) đời Minh, Hòa thượng 
Phố Huệ cùng đệ tử Viên Hồng quyên tiền 
xây dựng lại. Niên hiệu Thành Hóa thứ 2 
(1466) ban tên »Hoằng Từ Quảng Tế Tự«, 
năm thứ 20 (1484) xây xong. Niên hiệu 
Vạn Lịch thứ II (1583) đời Minh, Khang 
Hy thứ 38 (1699) đời Thanh, năm 1924 
đều có tu sửa thêm. Năm 1952, 1972 từng 
có hai lần tu sửa lớn. Chùa quay lưng về 
hướng bắc mặt nhìn về hướng nam, diện 
tích 35 ha. Kiến trúc chủ yếu trên tuyến 
trục giữa có Sơn môn, Thiên vương điện, 
Đại hùng bảo điện, Viên thông điện, Đa 
Bảo điện, Tàng kinh các. Trong Tây lộ 
viện có giới đàn 3 tầng xây bằng đá cẩm 


648 


QUẬT ĐA TAM TẠNG ƒñä £ = 7# (68o -?) 





thạch. Tàng kinh các chứa kinh thư Phật 
giáo hơn 10 vạn quyền và hơn 3 vạn tấm 
thác bản thạch kinh chùa Vân Cư, Phòng 
Sơn. Trong chùa còn cất giấu kỹ pho tượng 
đồng Di Lặc đúc vào đời Minh, đỉnh đồng 
bát bảo đúc vào đời Thanh. Hiện là trụ sở 
của »Trung Quốc Phật Giáo Hiệp Hội«, 
»Trung Quốc Phật Học nghiên Cứu Sở«. 


QUẢNG TRÍ # # (thế kỷ XI 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông, đời thứ 7, nối pháp Thiền Lão 
Thiền sư. Sư họ Nhan, người ở kinh đô, là 
anh của bà Chương Phụng Hoàng phi, vốn 
thích giữ khí tiết thanh cao. Niên hiệu 
Chương Thánh Gia Khánh thứ I (1059), sư 
từ bỏ thế tục, đến tham vấn với Thiền Lão 
thiền sư ở Tiên Du. Từ đó, năm tháng miệt 
mài, sư đốc hết ý chí vào thiền học, chưa 
bao lâu tiếng tăm vang xa khắp nơi. Về 
sau, sư trụ chùa Quán Đỉnh, núi Không Lộ 
(tức búi Phụng Hoàng tại xã Sơn Lộ, 
huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây hiện nay) 
thường mặc áo vá, ăn hạt tòng, kết bạn 
thoát tục với sơn tăng Minh Huệ. Người 
đời cho là »Hàn Sơn, Thập Đắc tái thế«. 
Công Bộ Thượng thư Đoàn Văn Khâm rất 
kính trọng, có làm thơ tặng: 


BỊ j4 l6 ® 























2° @k # 4M 
»Quải tích nguy phong bãi lục trần 
Mặc cư huyền mộng vấn phù vân 

Ân cần vô kế tham Trừng, Thập 

Sách bạn trâm anh tại lộ quằn«. 

»Tạm ngụ non cao bỏ sẵu trần 

Ở yên huyễn mộng hỏi phù vân 

Ân cần không cách tham Trừng, Thập 
Quan tước triểu đình trót vướng chân«. 


EU) 
3 








Khoảng niên hiệu Quảng Hựu (1085-1091) 
đời Lý Nhân Tông, sư quy tịch. Theo: 
Thiển sư Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


QUẢNG VĂN # Bï (1189-1263) 
Thiền tăng đời Tống, họ Lâm, hiệu Yến 
Khê, người Hầu Quan (Phúc Châu), Trung 
Quốc. Năm 1§ tuổi xuất gia với Hòa 
thượng Trí Long chùa Quang Hiếu; sau đó 
tu học với Chiết Ông Như Diễm ở Kính 
Sơn, nhờ thoại đầu »Iriệu Châu rửa bát 
đi!« được tỏ ngộ. Niên hiệu Thiệu Định 
thứ 1 (1228) sư hoằng pháp ở chùa Tịnh 
Từ, rồi sang chùa Vạn Thọ, chùa Trí Độ ở 
Hương Sơn. Niên hiệu Thuần Hựu thứ 5 
(1245) sư trụ trì chùa Tư Thánh núi Tuyết 
Đậu. VỀ sau lần lượt trụ trì chùa Quảng 
Lợi núi A-dục Vương, chùa Tịnh Từ ở 
Lâm An. Niên hiệu Bảo Hựu thứ 2 (1254) 
trụ chùa Linh Ấn, sắc tứ hiệu »Phật Trí 
Thiền sư«. Tác phẩm: Yến Khê Hòa 
thượng ngữ lục 2 quyền. 


QUẦN CƠ #‡ 34 

Chỉ cho rất nhiều hạng người tham vấn 
thiền pháp. M# Tịnh ngữ lục q. thượng 
ghi: »Ỳ? JÈ JÝ ý. IỤI Bề Hỹ fỮ — Ứng 
khắp quần cơ, tạm theo thời tùy lúc«. 


QUẦN SINH #‡ + 

Chúng sinh. Tiết Tĩnh Cư Hòa thượng 
trong TĐT q. 3 ghi: »É1 fã fï 3 ?# HH, 
ff 44 M Đ. 1L Fš RE #®. - Từ khi 
được truyền mật chỉ của Tào Khê, sư bèn 
trở lại Lô Lăng, hóa độ quần sinh«. 

















QUẬT ĐA TAM TẠNG # # = # 
(680 -?) 

Thiền tăng đời Đường, người Thiên Trúc 
(nay là Ấn Ðộ). Sư xuất gia từ thuở bé. Do 


649 


QUẾ SÂM # # (867-o28) 





nằm mộng thấy Sư tổ Trí Dược Tam Tạng 
dạy phải đem cây Bồ-đề đến chùa Bảo 
Lâm ở Thiều Châu trồng nơi pháp hội của 
Nhục thân Bồ Tát. Sư bèn vượt biển Nam 
Hải vào Thiều Dương tìm chùa Bảo Lâm 
vào niên hiệu Đại Túc thứ I (701). Sau khi 
hỏi thăm thấy quả đúng như lời Sư tổ nói, 
nên sư trồng cây Bồ-đề trong khuôn viên 
chùa Bảo Lâm. Sư thờ Lục Tổ Huệ Năng 
làm Thây, dưới lời dạy của Tổ liền khế 
ngộ, thuộc Thiền tông Nam tông đời thứ 2. 


QUẾ SÂM 3# Z# (867-928) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Lý, người 
Thường Sơn (Chiết Giang), Trung Quốc. 
Sớm có chí xuất trần, sư theo Đại sư Vô 
Tướng chùa Vạn Thế cạo tóc thụ giới, 
chuyên học tỳ-ni, biết trì giới không phải 
đạo giải thoát bèn chuyển sang du phương, 
tham phỏng các sư Nam tông. Ban đầu, yết 
kiến Tuyết Phong Nghĩa Tồn thưa hỏi 
thiền yếu, song chưa được gì. Lại đến Phúc 
Châu sư tham kiến Huyền Sa Sư BỊ, một 
lời thốt ra tiêu sạch nghi hoặc. Quan Mục ở 
Chương Châu xây cất viện Địa Tạng tại 
núi Phương Thạch phía Tây thành Mân 
(Phúc Kiến) thỉnh Quế Sâm diễn pháp. Sư 
trụ nơi đây 18 năm, học đồ hơn 200 người. 
Về sau dời qua viện La Hán ở Chương 
Châu (Chương Phổ, Phúc Kiến) xiển 
dương Thiền tông, tăng lữ nam bắc tụ hội, 
người khế cơ khai ngộ nhiều vô kể, người 
đời gọi sư là »La hán Quế Sâm«. Thụy là 
»Chân Ứng Thiền sư«. Đệ tử nối pháp có 
Văn Ích, Hồng Tiến, Hưu Phục, Thiệu Tu, 
Thủ An v.v... 


QUỐC NHẤT Bì — (330) 
Hiệu của Thiền tăng Pháp Khâm tông 
Ngưu Đầu đời Đường. X. Pháp Khâm. 


QUỐC THANH TỰ Bị :š 3 (330) 


Ở sườn nam núi Thiên Thai, tỉnh Chiết 
G1ang, Trung Quốc, cách trung tâm huyện 
Thiên Thai chừng 3km. Niên hiệu Khai 
Hoàng thứ 18 (598) đời Tùy, Tấn vương 
Dương Quảng xây cất theo ý nguyện của 
Trí Nghỉ, ban đầu tên »Thiên Thai Sơn 
Tự«. Niên hiệu Đại Nghiệp thứ 1 (605) đời 
Tùy ban tên là »Quốc Thanh Tự«. Niên 
hiệu Cảnh Đức thứ 2 (1005) đời Tống đổi 
tên là »Cảnh Đức Quốc Thanh Tự«. Niên 
hiệu Kiến Viêm thứ 4 (1130) vua ra lệnh 
đối giáo làm thiền. Đời Đường có các 
Thiền tăng nổi tiếng như Phong Can, Hàn 
Sơn, Thập Đắc trụ chùa này. Niên hiệu 
Càn Đạo thứ 4 (1168) đời Tống, Sơ Tổ 
tông Lâm Tế Phật giáo Nhật Bản Vinh Tây 
cũng từng đến chùa Quốc Thanh cầu pháp. 
Chùa Quốc Thanh còn là cái nôi của tông 
Thiên Thai, Tổ sư nhiều đời của tông 
Thiên Thai đều truyền pháp nơi chùa này. 
Chùa hiện có l4 tòa điện vũ, 600 gian 
phòng ốc, diện tích kiến trúc chiếm gần 2 
ha. Kiến trúc chủ yếu phân bố trên ba 
tuyến trục dọc. Trên tuyến trục giữa theo 
thứ tự có DI lặc điện, Vũ hoa điện, Đại 
hùng bảo điện. Trước Vũ hoa điện hai bên 
có lầu chuông, lầu trống. Trên tuyến trục 
tây theo thứ tự có An dưỡng đường, Quán 
Âm điện, Văn vật thất, Diệu pháp đường. 
Trên tuyến trục đông theo thứ tự có Trai 
đường, Phương trượng lâu, Nghĩnh tháp 
lâu. Ngoài ra còn có những kiến trúc Tu 
hành hiên, Thiền đường, Tịnh quán đường. 
Trước cửa chùa có Hàn Thập đình, Phong 
Can kiều, Tùy tháp, Nhất Hạnh Thiền sư 
tháp. Hàn Thập đình xây dựng để kỷ niệm 
Hàn Sơn, Thập Đắc, mặt bằng bảy ra hình 
chữ nhật, nam bắc có cửa thông nhau, trên 


650 


QUY KÍNH ƒä 





cửa có tắm biển đề »Ngũ Phong Thắng 
Cảnh«, »Vạn Tùng Thâm Xứ«. Phong Can 
kiều xây dựng để kỷ niệm Phong Can, là 
một chiếc cầu đá hình cung tạo dáng thuần 
phác cổ xưa. Xung quanh chùa cây cối 
xanh tươi, đồi núi bao phủ, nước suối chảy 
quanh, cảnh sắc đẹp đẽ tĩnh mịch. 


QUỐC THANH TỰ THÁP Bị :š 3 
3# (331) 

Ở phía đông chùa Quốc Thanh, núi Thiên 
Thai, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Được 
xây dựng vào đời Tùy, niên hiệu Kiến 
Viêm thứ 3 (1129) đời Tống được xây lại 
trên nền tháp đời Tùy. Tháp gạch 6 mặt, 9 
tầng, cao 59,3m theo kiểu lâu các. Trong 
tháp rỗng ruột, kết cầu bằng gạch gỗ, phần 
mái gỗ đã bị lửa thiêu hủy, hiện chỉ còn 
phần vách bằng gạch bày ra màu vàng nâu, 
trên vách có nhiều tượng Phật khắc nổi 
sinh động như sống, vô cùng tỉnh xảo đẹp 
đẽ. Cả tháp tạo dáng thanh tú mạnh mẽ. 


QUY BẢN ## + 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người Lạc 
Dương, Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 
Tuyết Phong Nghĩa Tôn, thuộc hệ Thanh 
Nguyên đời thứ 7, trụ viện Song Tuyền ở 
núi Vân Cái, Tương Châu (nay là huyện 
Tương Phàn, tỉnh Hồ Bắc). Hiệu: Thủ 
Tướng Đại Sư. 


QUY DƯƠNG HÒA THƯỢNG # 
Thiền tăng Vô Liễu đời Đường sau khi 
tham vấn Mã Tổ Đạo Nhất được pháp, kết 
am tranh ân tu ở núi Quy Dương, người 
đời gọi là Quy Dương Hòa thượng. X. Vô 
Liễu. 


QUY GIA BÃI VẤN TRÌNH ## # # 
Rị Z 

Người đã về đến nhà thì không còn việc 
hỏi thăm đường sá nữa. Thiền tông mượn 
từ này để chỉ một khi ngộ được tự tâm thì 
mọi việc dừng ngay lập tức, không còn câu 
nệ vào ngôn ngữ tri giải, các giai VỊ tu 
hành. Ngoạn Châu Ngâm của Đan Hà Hòa 
thượng trong TĐT q. 4 ghi: 

ïX Ø\ 1È B #L. lãÍ Z4  ñã 

—3# I2 #.. thì £ ZLff 

hú HÍ†Í®Œ 1H. Bú 2 ñ lũ] Fể 

»Diễn giáo phi vi giáo 

Văn danh bất nhận danh 

Nhị biên câu bất lập 

Trung đạo bắt tu hành 

Kiến nguyệt hưu khán chỉ 

Quy gia bãi vấn trình!« 

»Nói giáo chẳng chấp (là) giáo 

Nghe danh chẳng nhận (là) danh 

Nhị biên đêu chẳng lập 

Trung đạo chăng nên hành 

Tháy trăng thôi xem ngón (Iay) 

Đến nhà hỏi chỉ đường!«. 
































QUY HIỂU ## t 

Thiền tăng đời Tống, sư đến núi Hàm 
Châu thờ Thiền sư Thâm Triết làm thầy rồi 
nối pháp ngài, làm truyền nhân của tông 
Tào Động. Sư ở viện Diên Khánh tại 
Tương Châu (nay là huyện Tương Phàn, 
tỉnh Hồ Bắc). Có vị tăng hỏi: Thế nào là 
cảnh Phong Sơn? Sư đáp: Hãy xem cho 
cần thận. Tăng hỏi tiếp: Thế nào là người 
trong cảnh? Sư đáp: Biết chăng? Thụy 
hiệu: Huệ Quảng Đại Sư. 


QUY KÍNH i‡ # 
Quy y tôn kính. Tiết Long Tường Sĩ Khuê 
Thiền sư trong NĐHN dq. 20 ghi: »#⁄j #1 |HJ 


651 


QUY LỘ fñä ñ# 








2E ñn mẽ... HE H ẤX 





























ìL ùb, Bj HữÚ £, # 4š X34. 
lR H MHẩN Jƒ + › xX;RJ)L#. Jñ5 
ìđ X.. HH & ã £ EBũ ñ“_U. — Vào niên 








hiệu Thiệu Hưng sư phụng chiếu khai sơn 
chùa Năng Nhân ở Nhạn Đãng. Khi ấy 
Chân Yết đang ở Giang Tâm, nghe tin sư 
đến, sợ pháp duyên chưa chín mùi bèn 
riêng qua sông nghỉnh rước về phương 
trượng, sùng kính bái 9 lạy để dạy dỗ 
người họ Ôn, vì thế đều cùng nhau quy y 
tôn kính.« 


QUY LỘ ## s 

Dụ cho pháp môn thấy rõ tự tâm được giác 
ngộ. Chương Tâm Án Thủy Nguyệt đại sư 
trong CĐTĐL q. 21 ghi: »Ï L: 3# ZR XE 











Ellý VÀ: TK vệ ïm... 
1H › ầ H #t ñx  #§ MỸ „ TỶ ĐK lấy tR HE 
3š 12 HỆ. — Sư Thêm PIN dạy chúng: 





Phiển mọi người đứng lâu! Còn chờ cái 
gì? Ta chẳng từ chối mở bày nhưng chỉ Sợ 
lầm nơi thiên đức, chuyểân mê trở về giác 
ngộ. Thời tiết lạnh lẽo, xin tạm biệt!« 


QUY MẠC 3#, + 

Noi theo, học tập. Tiết Hoàng Long Nam 
Thiền sự trong TLTBT q. 22 ghi: »Ã® # 
Ef {k ñ ĂẾ HH. ñẽ f7 4 XÈŒ l: Tl 
JR# Ò A ĐI BE 2. = ®SlŸ.. - Sư đến 
chùa Thê Hiển nương nơi Thiển sư Thị. 
Ngài dạy chúng rất có quy củ, sư học tập 
theo đây. Sư ở Thê Hiền được 9 tháng rồi 
từ giả ra đị«. 





























QUY MAO THỐ GIÁC #%, £, #, # 

Gọi tắt: Quy mao. Lông rùa sừng thỏ là 
những vật chỉ có trên tên gọi. Thiền tông 
thường dùng từ này để chỉ muôn vật đều 
hư huyễn không thật. Tiết Nghệ Ngôn 








j # EHÁ HE 
4#“. ÂÄ + XãjøfñÊ#? NỊ W đã 
LÊ ml. 5 8. H DỊ # @& 2 
HH ` túi R # f _ — Mặt trăng, 
cửa số cùng người, mỗi thứ đêu không có. 
Các thứ đó hợp lại mà cho rằng có sao? 
Thế thì cảnh giới này giống như lông rùa 
sừng thỏ, nhưng vì vọng niệm phân biệt 
nên thấy có sinh hư vọng« 





trong hàn q. 29 ghi: » 





















































QUY MÔ ##, 3# 

Cái khuôn, cái mẫu có săn. Tiết Bảo Phong 
Duy Chiếu Thiền sư trong NĐHN dq. 14 
gh:» H ##®#. 4#. & #E 
® fñä !§ lŠ f : iá Bá IHH:. Bỗ J§ ÿW 
ñđl. 6 ì§ ®  J§ RỶ Ml¿ — Vốn tự 
chẳng sinh, nay cũng chẳng diệt, cái chết 
này chẳng. có kiểu mẫu nào. Ngay chỗ sinh 
ra, tùy chỗ diệt hết, cái sống này được sinh 
từ cái khuôn nào !«. 




















QUY NGUYÊN TỰ ##‡ £# 3 

Đầu phía tây phố Thúy Vi, khu Hán 
Dương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 
Trung Quốc. Là một trong bốn đại tùng 
lâm ở Vũ Hán. Niên hiệu Thuận Trị thứ 15 
(1658) đời Thanh Thiền sư Đức Minh đời 
thứ 31 tông Tào Động lần lượt khởi công 
xây dựng Đại hùng bảo điện, Thiền đường, 
Khách đường, Trai đường đặt tên »Quy 
Nguyên Thiền Tự«, tên chùa lấy từ kinh 
Lăng Nghiêm: »Quy nguyên vô nhị lộ, 
phương tiện hữu đa môn«, tức là ý nghĩa 
phản bản hoàn nguyên, vạn pháp quy nhất. 
Niên hiệu Khang Hy thứ 3 (1664) cất thêm 
Tổ đường, Vi Đà điện, Phương trượng thất. 
Niên hiệu Khang Hy thứ 8 (1669) cất Lão 
trượng các, Chung cổ lâu. Niên hiệu 
Khang Hy thứ I3 (1674) xây thêm Quán 
Âm đường, Vân thủy đường, Nội ngoại liêu 


652 


QUY SƠN ÿŸï !Ì\ 





xá, Liêu viện, Tam Tổ thấp viện và Sơn 
môn. Niên hiệu Quang Tự thứ 9 (1883) 
khởi công, trải qua 9 năm mới xây xong La 
hán đường. Do chiến tranh nên chùa nhiều 
lần hủy nhiều lần xây. Kiến trúc hiện còn 
là nhờ được lần lượt xây dựng lại vào niên 
hiệu Đồng Trị thứ 3 (1864) đời Thanh, 
Quang Tự thứ 21 (1895) và đầu năm Dân 
Quốc. Trong chùa có những kiến trúc như 
VỊ Đà điện, Đại hùng bảo điện, Thiên 
vương điện, Địa Tạng Vương điện, La hán 
đường, Tàng kinh các, Đại sĩ các. Đặc biệt 
có Thúy vi phong, Tiểu đình, Hoa đàn, bố 
cục nghiêm cần, thiết kế khéo léo; tuy là 
chùa Phật nhưng có đủ những gì đặc sắc 
của viên lâm. Trong chùa do vân tường 
phân cách làm ba viện Bắc viện, Trung 
viện, Nam viện. Mỗi viện đều có đình viện 
đặc sắc. Đại hùng bảo điện ở Trung viện 
thờ tượng Phật Thích-ca, hai bên là A Nan 
và Ca Diếp, phía sau là Quán Âm hải đảo. 
Trước tượng Phật là tắm mành phủ lên bàn 
thờ khắc họa những nhân vật trong Tây Du 
Ký như Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư 
Bát Giới, Sa Hòa thượng. Tàng kinh các ở 
Bắc viện cao khoảng 25m, 2 tầng, 5 gian, 
phía trước có hành lang, cột tròn to lớn cao 
tới đấu củng, mái cong bốn lớp, bốn con 
phụng hướng về phía mặt trời sơn son thếp 
vàng rực rỡ. Ngoại trừ cất giữ Đại tạng 
kinh, còn cất giấu rất nhiều văn vật trân 
quý khác. La hán đường ở Nam viện bảy ra 
hình chữ »Điển«, nội thất trưng bảy 500 
tượng La hán hiện đủ mọi dáng vẻ khởi 
phục tọa ngọa, hỉ nộ ai lạc, phong cách 
sóng động, kỹ thuật điêu khắc cực kỳ tỉnh 
xảo. 


QUY NGƯỠNG TÔNG # 1 # 
Một trong ngũ gia (5 nhà) của Thiền tông 


Trung Quốc, thuộc hệ Nam Nhạc. Người 
sáng lập là hai thầy trò Thiền sư Linh Hựu 
(779-853) và Huệ Tịch (814-890) cả hai 
đều sống vào đời Đường. Do vì ngài Linh 
Hựu trụ Quy Sơn (Hồ Nam) và Huệ Tịch 
trụ Ngưỡng Sơn (Giang Tây) nên mới 
được gọi là Quy Ngưỡng Tông. Tông này 
môn phong nghiêm cân, chỗ tiếp dẫn người 
học xem như mênh mông vô bờ bến, mà kỳ 
thực thì sâu xa tế mật, sự lý cùng hành. 
Trong năm nhà của Thiền tông thì tông 
Quy Ngưỡng hưng khởi sớm nhất và suy 
vong cũng sớm nhất. Sự truyền thừa từ đời 
thứ 6 trở đi không thấy chép lại trong sử 
sách, im bặt tăm hơi, pháp mạch kéo dài 
khoảng 150 năm (Từ cuối nửa đời Đường 
đến những năm đầu đời Bắc Tống). Pháp 
Diễn ngữ lục q. thượng ghi: »Ÿ# Z4: lỊI 
fị 35 fl F #f? Bị 2z: ÉW f# lá th 
Mặf. — Học thưa: Thế nào là tông Quy 
Ngưỡng?” Sư đáp: Gãy bia chắn giữa 
đường xưa«. 





























Tiết Tông thừa yếu nghĩa trong Duy Tắc 
ngữ lục q. 9 ghi: »ỳ5 ffl 2% 4 34 Ý #: v 
E24 F#. Hà Bể HH. 3 HH Bí 
#tlv AẤJ 6 BỆ ƒf ñÚ. 2 4 IH H. — 
Tông Quy Ngưỡng cha từ con hiểu, trên 
bảo dưới nghe, thẳm hợp cơ luân, hòa tan 
cảnh trí, đại khái quên cơ được thể, nêu 
duyên rõ dụng«. 


























QUY SƠN # 1› 

1. Còn gọi: Đại Quy Sơn. Núi nằm cách 
Tây thành 70km thuộc huyện Ninh Hương, 
tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Là một nhánh 
trong dãy Hành Sơn, là đầu nguồn của 
sông Qui. Trên núi phần lớn là đất bằng. 
Nguồn sông rất nhiều nước, từ xưa đến 
nay, người xuất gia canh tác ở đây, nên có 
tên là La-hán điền (Ruộng La-hán). Tổ 


653 


QUY SƠN CÁNH SÁCH }š 1l! # ?£ 





tông Quy Ngưỡng là Thiền sư Linh Hựu 
hoằng dương thiền phong tại núi này nên 
người đời gọi Ngài là Quy Sơn Linh Hựu. 
Trên núi có chùa Mật Án, chùa Đồng 
Khánh, am Liên Hoa. 

2. Còn gọi: Tiểu Quy Sơn. Núi nằm ở phía 
đông huyện Lễ Lăng tỉnh Hồ Nam, Trung 
Quốc. Trên núi có chùa Tiểu Quy Sơn, do 
Thiền sư Đại Duyên lập nên vào đời 
Đường. 


QUY SƠN CẢNH SÁCH # 1) # # 
Gọi đủ: Quy Sơn Đại Viên Thiên sư Cảnh 
Sách. Ngữ lục, 1 quyền, do Quy Sơn Linh 
Hựu soạn vào đời Đường, được xếp vào 
Đại Chính Tạng tập 47. 

Linh Hựu xét thấy người tu hành thời ấy 
phần lớn sinh lòng lười biếng, chăng giữ 
oai nghi nên viết sách này để răn nhắc 
thiền tăng quay trở về chính đạo. Sách này 
do phối hợp 2 thể văn xuôi và văn vần mà 
thành. Ban đầu dùng văn xuôi thuật rõ ý 
định răn nhắc, chia làm 5 tiết: 

1. Chỉ dạy về cái họa lớn của sắc thân. 

2. Cảnh cáo về những đều hư hỏng, xấu xa 
của người xuất gia. 

3. Giải thích về mục đích chính của người 
xuất gia. 

4. Chỉ ra con đường tắt vào đạo. 

5. Khuyên răn dặn dò để kết thúc. 

Tiếp theo là phần văn vần gồm 36 câu, mỗi 
câu 4 chữ, văn giản đị nhưng ý lại thiết tha. 
Thiền tông đem sách này cùng Tứ Thập 
Nhị Chương Kinh, Phật Di Giáo Kinh họp 
thành »Phật Tổ Tam Kinh«, là bộ sách mà 
người sơ học cần phải đọc. 

Sách chú thích gồm có: 

— Quy Sơn Cảnh Sách Chú, I quyền của 
Thủ Toại đời Tống. 

— Quy Sơn Cảnh Sách Chỉ Nam, 1 quyền 


của Đạo Bái đời Minh. 

— Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích Ký, 2 
quyền của Hoằng Tán. 

— Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích Ký Chú, 
1 quyền của Đại Hương 


QUY SƠN LINH HỰU THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC # ›h # 3# Z# Éạ 3# 4 

Gọi đủ: Đảm Cháu Quy Sơn Linh Hựu 
Thiển sư ngữ lục. Còn gọi: Đại Viên Thiển 
sư ngữ lục. Ngữ lục, 1 quyên, do Quy Sơn 
Linh Hựu soạn vào đời Đường, các vị Ngộ 
Phong Viên Tín, Quách Ngưng Chi biên 
tập vào đời Minh, được xếp vào Đại Chính 
Tạng tập 47. Nội dung gồm: Hành trạng, 
Thị chúng, Pháp môn luận cứu của Quy 
Sơn Linh Hựu cho đến hơn 60 điều đối 
thoại về Thiền tông của sư với các vị: Bách 
Trượng Hoài Hải, Tư Mã Đầu-đà, Đặng 
Ấn Phong, Vân Nham, Đạo Ngô, Đức Sơn, 
Thạch Sương, Ngưỡng Sơn, Hương 
Nghiêm và lược ghi về lúc thị tịch của sư 
Linh Hựu. 


QUY TẮC Šƒ R!| (1010-1070) 

Thiền tăng đời Tống, họ Đàm, tự Phúc 
Am, người Thọ Xuân (nay thuộc huyện 
Thọ, An Huy) Trung Quốc. Sư nối pháp 
thiền sư Văn Thắng, thuộc tông Pháp Nhãn 
đời thứ 5, trụ trì Tiến Phúc Thiền viện ở 
Thường Châu (nay là huyện Vũ Tiến, tỉnh 
Giang Tô). 


QUY TÂM ##§ »› 

Thành tâm quy phụ. Tiết Tây Thiền Đảnh 
Nho Thiên sư trong NĐHN dq. 20 ghi: »ÍlJ 
F8. # 3# ñã Z El: Ú£ h ## 0H 
lv t3 jÑ Á HỊHỆ? ... . HỤ ÿ 4 
ld. 4 #(fU 3á. šÄ äF EHl: 3k Z 
ÍS.. MEN PT HE: H4 #flZ HH. 



































654 


QUY TRÌNH TƯỜNG THAM ñä # 3 #® 





& 1E! HỆ? 3X ñữ# ùò 3 ƒ 2 Z1. - 
Sư hạ ngữ, Diệu Hỉ mắng rằng: Kiến giải 
như vây mà dám làm thấy người ưl 
sốt 2t hà 2 Nước mắt trên má sư ràng rụa, 
chẳng dám nhìn lên. Thâm nghĩ rằng: Sở 
đắc của ta là do sắp xếp, ý chỉ bắt truyền 
từ Ấn Độ sang đâu chỉ như vậy w? Bèn 
thành tâm quy phụ làm đệ tử.« 








QUY THẰNG #ï, 
Phép tắc, quy củ. Tiết Dương Kỳ Phương 
Ko Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: »Él 
+ HỊ Âự IHI 41 v HN Da lê HP lộ 
”x %8 Ủš 1 Tá TH: 2 
sp ÊR ?z IHỊ BÊ - ®Ị đỆ #3 lÈ lãi 8Ä? 
li El: ðt Hạ t2 ft ñH 1È Jd ẨÑ 
3ˆ? — Sau giờ thọ trai, Từ Minh thường 
lên núi đi kinh hành, có các thiên giả đến 
tham vấn không biết đâu mà tìm. Sư biết 
Từ Minh đi chưa bao xa, liền đánh trồng 
họp chúng. Từ Minh giận rây: Từ đâu mà 
có quy củ buổi chiều thăng tòa nơi tiểu 
tùng lâm? Sư thưa: Phần Dương chiêu vẫn 
tham vấn sao lại bảo chẳng phải quy củ?« 





























Nhà 














QUY TỊCH Í## + 

Còn gọi: Quy chân. (Tăng nhân) Chết. 
Chương Tổ thứ 17 Tăng Già Nan Đề trong 
CĐTĐL q. 2 ghỉ: 5ƒ bN ( †§ Tát fl\ šf 
te )Í†È HH. 4# ®#MlllỦ .: X 
A4 ñă LÍ. !# ‡i BỊ Ƒ Bñ l. H E lễ 
‡2 ï †ˆ. - Tôn giả phó pháp xong, tay 
phải vịn cây mà tịch. Mọi người bàn bạc 
rằng: Tôn giả quy tịch dưới cây có lễ rủ 
lòng che chở cho hậu duệ chăng?« 























QUY TỊCH THIỀN SƯ f# ‡š 3# É£ 
Thụy hiệu của Thiền tăng Trí Chân, sống 
vào đời Đường. X. Trí Chân. 


OUY TÍN #$ 4š 

Thiền tăng đời Tống, ban đầu học Nho, 
giỏi thơ văn. Sư nối pháp thiền sư Thanh 
Phong Truyền Sở, trụ chùa Tịnh chúng ở 
Ích Châu (nay là Thành Đô, Tứ Xuyên). 


QUY TÔNG TỰ f#$ # 3 

Chùa ở phía nam chân núi Lô Sơn, huyện 
Tinh Tử, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. 
Niên hiệu Hàm Khang thứ 6 (340) đời 
Đông Tấn Hữu tướng quân Vương Nghĩa 
sửa nhà cũ của mình thành chùa để ngài 
Tam tạng Phật-đà da-xá ở. Khoảng niên 
hiệu Nguyên Hòa (806-820) đời Đường, 
ngài Trí Thường xây dựng lại lần nữa. Các 
văn nhân như: Bạch Cư Dị, Lý Bột cũng 
từng đến đây hỏi đạo; từ đó về sau nó trở 
thành thiền viện. Niên hiệu Thái Bình 
Hưng Quốc thứ 9 (984), ngài Đạo Thuyên 
trụ trì chùa này, là đời thứ 12. Đạo tục tụ 
hội về, môn phong hưng thạnh. Về sau có 
các sư: Khắc Văn, Chính Hiền, Đàm Hoa, 
Huệ Nam trụ trì khiến cho chùa này trở 
thành đại đạo tràng của Thiền tông. 


QUY TRÌNH TƯỜNG THAM f$ # 
?£t4 

Hồi quang phản chiếu đề tham cứu bản lai 
diện mục của chính mình. Đây là quá trình 
tu hành tinh tấn sau khi đại ngộ để gánh 
vác yêu cơ của Phật giáo. Phổ Khuyến Tọa 
Thiển Nghỉ (Đại 82, 2 thượng) ghỉ: »Ít ñ 








TT 3X ñ mJ. {H ? ẩm Ér tÝ 3 ; N8 
ÑI H24 2 #0 v ñ8 2 2k fh HỊ >2 Rš 








Bš? — Tuy bảo rằng có muôn ngàn sai 
khác, nhưng mừng là biết tỉnh tấn tu hành 
sau khi đại ngộ. Sao quên mắt chỗ ngôi 
của mình mà luống công lưu lạc tha 
phương?« 


655 


QUY TRỌNG ñ# ï 





QUY TRỌNG Í#$ £ 

Tôn sùng, kính trọng. Tiết Thiên Đồng 

Đàm Hoa Thiền sư trong NĐHN dq. z0 gÙI: 

»4 l8 ññ  Ä. fừ Ếm ZZH, 

Kí ba. 1H Tá FR Hl 4E 2K ñH ñJ 

Z. # LI RH ŸX. 4 ÙÍ fl ñ Fl: 4# 
tí # 







































































lƒ 4> lần Z5 — $ , T-Ék H 
ft. 4£ 2E MƒS RIl H. Wìf 
1E HỆ 3E . + Bữ Äi ñHJW.¿ — VỀ sau, sư 











đời về các chùa lến, Trong lúc sự ở chùa 
Quy Tông thì Đại Huệ đang ở Mai Dương; 
có vị tăng truyền tụng những lời dạy bảo 
của sư, Đại Huệ nghe được hết sức khen 
ngơi, sau đó dùng kệ ủy thác rằng: ›Quét 
sạch múi (đứng) đâu là Kim Luân, ngàn 
yêu trăm quái bặt hành tung. Sang năm lại 
được chán tin tức, xin thưa Dương Kỳ 
chíh mạch thông.‹ Sự được kính trọng 
nh thế«. 


QUY TRƯỢNG f#‡ 4L 
Quy y. »Minh Chân Tụng« trong Phạm Kỳ 
ngữ lục q. 18 ghi: »#Ê ïñ [BỊ [§ 2 3M. ff 
zz lí 2 ñÈ KÄÉ‹ 4Ò INIH#ÄW #. 
Pl BỆ 2E lll ñÍ . — Lành thay đấu tròn áo 
vuông chính là hình dáng Phật trong tương 
lai. Trong tâm thản nhiên phẳng lặng, thế 
gian không ai chẳng quy y.« 


























QUÝ Ä 

I1. Hy vọng, mưu cầu. Linh Hựu ngữ lục 
ghỉ: »H l ƒ RRIE. + ðt ƒÍT1 #‹ — 
Chỉ hy vọng rằng nhận thức của ngươi 
đúng, chớ không nói đến hành vi của 
HgưƠi.« 

2. Khiến cho. Tiết Lang Nha Huệ Giác 
thiền sư trong NĐHN q. 12 ghi: »ỳ# “# ñ# 
X3 ÃÑlJ ñã 77. 3S HỊ lÑ {E ñ. E1 ‡ 
NẾ fñ ìH 4. fï Íý H JẢ 4 lễ. — Các 
ngươi nếu có đến những thiên viện gặp bậc 























tông sư mắt sáng cho ta nhắn tin tức (sắp 
kiến tính), khiến cho Thiên tông không suy 
VĨ.& 

3. Sắp, sẽ. Tiết Dục Vương Tịnh Đàm 
Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: »ấ7j #l JXj 














1 Ñ ÑỲ HH Eï Bế fJ lš ‹ DH  l# 
3v HỆ JMH A Z s — Mùa hạ năm Bính 


Dân, niên hiệu Thiệu Hưng sư từ giã đất 
Triêu (Hà Nam) sắp trở về, định giao việc 
chùa cho tứ chúng coi sóc, nên mở cửa chờ 
họ.« 


QUÝ ĐỒ # R 
Còn gọi: Quý yêu. Hi vọng, mưu cầu. Mật 
Am ngữ lục ghi: »il ÏR 4 HỊ 2š li. HỊ 
























































".ã  s... 
„ ]  w RỊ. #ï lñ| Rl {hb @ 
ME 5 XIN. — Đạo nhãn không 


biết rõ tông sư nên ăn nói bậy bạ, đem 
ngôn cú cổ kim vọng ý xuyên tạc cho là 
cực tắc, hỉ vọng khen ông fa hiểu thiển, 
đây là bệnh lớn hạng nhất.« 


QUỶ HÀO THÂN KHẤP #, # 3} ;3 
Thần khóc quỷ gào. Hình dung dáng vẻ 
mừng giận, buồn vui đến cực điểm giống 
như sự gào khóc của quỷ thần. Tắc 59, 
Bích Nham lục (Đại 48, 192 thượng) ghi: 
» l§ 1 3. BH" 2 ÀA. JE Z# 
4T. H 5š #Rìì. . . lE{HiRfE. 
ƒ# Đ“ 1H 3š † 1U 3Ÿ. JBL Í7 St ÍX TH 
1l ..— Nước rưới chẳng dinh, gió thối 
chẳng vào. Hùm sải rồng lượn, thần khóc 
quỷ gào (...) chẳng những một vị tăng này 
cho đến cả thân cũng khóc quỷ cũng gào, 
giống như gió lướt làm cỏ rạp«. 








QUỶ KHUẤT LÝ TỬ THIÊN HÒA 
TỬ % # *# Ýƒ Zš #e+ Ý 
Thiền sinh bị quỷ ám. Quỷ khuất lý tử: 


656 


QUYẾT ĐỊNH ‡+ Z 





Trong lòng bị quỷ ám. Thiền hòa tử: Thiền 
sinh, người tu học theo đạo Thiền. Đây là 
thuật ngữ để chỉ cho những người có tâm 
hắc ám, nhiều thiên kiến. Tông Lâm Tế ở 
Nhật Bản thường sử dụng thuật ngữ này để 
trách mắng các vị Thiền tăng nhiều ngã 
mạn công cao. Sư Bạch Ấn Huệ Hạc đến 
tham vấn Thiên sư Lão Ông ở chùa Chính 
Thọ Am. Thiền sư vừa thấy Bạch Ân vào 
cửa liền nói: -Thiền sinh bị quỷ ám. 


QUỶ NHÃN TÌNH % ñ# t# 

Con mắt quỷ quái. Tỷ dụ cho cái thấy 
chăng chân chính, hoặc kiến giả! nông cạn, 
không có chút giá trị. Phần giáp chú trong 
tắc 5, Bích Nham lục (Đại 48, 144 hạ) ghi: 
»Ill đất ƒ# ZK 4 Z£ 74 HR Hữ s — Xưa nay 
Sơn tăng không có đùa giỡn với những 
kiến giải vô giá trị«. 


QUỶ QUẬT LÝ %# # * 

Còn gọi: Giả giải thoát khanh. Trong hang 
quỷ, là chỗ rất âm u, tỷ dụ cho cảnh giới 
vướng mắc trong tình thức nên mê mờ 
chăng thấy được chân lý. Chỉ cho trạng 
thái ngoan không mà thiền giả chấp trước 
cho là cảnh giới ngộ. Từ đó bị vướng mắc 
chăng thông trở thành tà kiến. Tắc 1, Bích 
Nham lục (Đại 48, 141 thượng) ghi: »ÍĂ TRÍ 
lầ Ciế {E J##. H 75 ?íH 3 ÍTE ñ 
ñ )‹ — Thôi nhớ nhau (Nói cái gì? Đây 
là tìm kế sống trong hang qwỷ!)« 








QUỶ THÚ #$, 3# 

Còn gọi: Quỷ quật. Chỉ cho tình thức ý 
tưởng. Tiết Đầu Tử Nghĩa Thanh trong 
NĐNN 4q. 14 ghi: »ï# 3 f# #l| 3š MH , XE 
RỊ # ` X ƒ# . 3E RI (3 58 #8. 
1š 2: 15. 1E # 2E 7K ft. — Các vị 


thiên đức đến chô này, tiên thì rơi vào 









































thiên ma, lùi thì kẹt trong tình thức ÿ 
tưởng, không tiên không lùi thì đang ở 
trong nước tù đọng.« 


QUYẾT 3: 

1. Xác định, rõ ràng. Tiết Ngưu Đầu sơn 
Pháp Dung thiền sư trong NĐHN q. 2 ghi: 
»ấi lí 4 š\ ĐØf IE, BÈ % HỀ p.. - Bản 
đạo không xác định được chỗ dừng hoặc 
đồng hoặc tây.« 





2. Thiền gia gọi dứt trừ tình niệm nghỉ 
hoặc, liền đó minh tâm ngộ tính là quyết. 
Chương Chứng Đạo ca của Vĩnh Gia Chân 
Giác đại sư trong CĐTĐL q. 30 ghi: »ÏÄ 
ll #t2J Nii.: 1i 5 ®* x H 4Ÿ. 
Z# ®# Hi fắ š£ \Ñ 4#. # {1ï #4 #4 KI ?ổ 
Đi s — Giáo viên đồn không nhân tình, có 
nghỉ không quyết cần phải tranh, chẳng 
phải sơn tăng khoe nhán ngã, tu hành sợ 
rơi vào hâm hồ thường đoạn.« 


JIH 


























QUYẾT ĐỊNH 3+ # 


1. Chắc chắn, nhất định. Uyển Lăng Lục 
ghi: »ƒ. H H # Hủ ÑÁ. #f Ãi ïỄ % H 
HH ƒ 1. Bị 5. Hù Xẩ 'h ÿš ZE Ù( THÍ 
3 Íủ.‹. — Ngày thường chỉ lo dối người, 
đâu biết rằng hôm nay tự dối mình, địa 
ngục A-tỳ nhất định không tha ngươi đâu.« 


2. Rốt cuộc. Tiết Tịnh Từ Sở Minh Thiền 
sư trong NĐHN dq. 16 ghi: »Ä ñf 2 HI , 
‡F & 3#. iF Ởð ‡F BH. 3 N 3# 
7}. 73h ]j. HằjH XÃ. 
3t tị É #1? — Tâm ấn Tổ sư chẳng phải 
dài chẳng phải ngắn, chăng phải vuông 
chẳng phải tròn, chẳng phải trong chẳng 
phải ngoài, cũng chăng phải ở giữa. Thử 
hỏi mọi người rốt cuộc hình tướng nó là 
thế nào?« 




















657 


QUYẾT LIẾU +: 7 





QUYẾT LIỄU ;* 7 

Dứt trừ nghi hoặc, hiểu rõ thiền pháp. Tiết 
»Bản Tịnh truyện« trong TCTT q. 8 ghi: 
»Ml? bì N1. ŸÀ ƒ Št la: - 
Du phương yết kiến Lục Tổ ở Tào Khê, 
quyết liễu những nghỉ vấn.« 














QUYẾT LIỆT 3 # 

Phá hoại. »Nghệ Ngôn« trong NHỌL q. 30 
ghi: » Ấï * ®# Á. ÍE lï Ất. 3x 
T416 Èš. JM 2S ấF FR lá # NÑ§ h HH, 
‡JR tị 2ò ñR? — Ngày nay có những kẻ giả 
dối, mặc tình phóng túng, phá hoại lễ giáo, 
chê cười những người gìn giữ luật nghi là 
có chấp, quả là cái tâm gì đây?« 























QUYẾT NGHI 3š #‡ 

Dứt trừ nghi hoặc. Đản Kinh bản Ð 
Hoàng ghi: »X # — ft # 3š 3#. i7 
3% # #& U.v lò X £ ÃL IE 3š 
Bể. # E fl 5É. ÄÀ HH # 5 J§ Xv 
BH Jã È\ SE . — Lại có vị tăng tên Pháp 
Đạt thường tụng kinh Pháp Hoa trong bảy 
năm, tâm mê không biết chỗ chính pháp: 
Trong kinh có nghỉ, đại sư trí huệ rộng lớn 
xin quyết nghỉ cho. « 

















Huy ©> 
)=) 


Ni 





tr 


¬ 


















































QUYẾT TRẠCH 3š ‡‡ 

Phán xét lý sự, dứt trừ nghi hoặc. Tiết 
Phần Dương Thiện Chiêu Thiền sư trong 
NĐNN dq. 11 ghi: »rï ##  HÍ ƒT lữ. EH 
— fñ B]#4. KEM rñlỦ. H Ft â 
ẤDE.V BÉ EÀ f4 %4. k Xi. Ä 
lết F4 2h Äđf. — Trước kia bậc cổ đức đi 
hành cước nghe qua một công án mà chưa 
rõ thì lập tức ăn uống không ngon, nằm 
ngủ không yên, vội vã quyết trạch, chớ cho 
là việc nhỏ. « 






























































QUÝNH VÔ ĐỘC THOÁT :1 & 33 


lề 

Không có một chút ý niệm trần tục nào, 
riêng tự siêu thoát. Thản nhiên giải thoát. 
Lâm Tế ngữ lục ghi: »2 lỊ\ t #8 ìf ÁN. 











lÉ |. 4+ HH ® BỀ ẤẾ ÈŠ. 4 Hị 
= 2#“ #R Đĩ. 1M #t !ã JlU 4 ER 1) flJ › 





























lý hị {8| # tk Hf 4 §É . — Nếu là người 
chân học đạo thì chẳng chấp lấy Phật, Bồ 
Tát, La-hán, chẳng chấp lấy sự thù thắng 
của tam giới, thản nhiên giải thoát, chẳng 
bị cảnh vật trói buộc, dù trời đất đảo lộn ta 
cũng không nghĩ«. 


QUÝNH XUẤT i8 #: 

Triệt để siêu thoát. Tiết Tĩnh Cư Hòa 
thượng trong TĐT q. 3 ghi: »Ÿ# f£ #§ li 
#ØH: # ƑJ ÁN. HH Jš . ME 








+ —Jk.v 3M tị =%. lš HjW lãi , 
%x ®% H1. ít H U#, ñì JR #H 





WÈ . — Tịnh Tu Thiên sư có bài tán về sư 
rằng: Môn đệ Tào Khê ra hoằng pháp ở Lô 
Lăng, chỉ nếu ra một mạch, triệt đề siêu 
thoát tam thừa. Giống như ngọn đuốc 
trong đầm, mảnh băng trong lửa, dù cho 
rằng anh đã ngộ đi, nói cái gì tương ng?« 


QUỲNH LÂM TỰ # z3 3 

Chùa ở chân núi Quynh Lâm, nay thuộc xã 
Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam. Đây là một trong 
những ngôi chùa lớn nổi tiếng bậc nhất ở 
thời Trần. Chùa có viện (tức Quỳnh Lâm 
Viện) là nhà giảng kinh, và am gọi là am 
Bích Động, nơi Pháp Loa đọc sách và đón 
tiếp tăng hữu. Tăng đồ các nơi trong nước 
đến chùa Quỳnh Lâm theo học. Chùa cũng 
nhận được sự cúng dường rất lớn của nhiều 
người trong hoàng tộc... Ruộng chùa 
Quỳnh Lâm có đến 1. 000 mẫu, tá điền 
đông đến 1.000 người. Những năm cuối 


658 


SÁCH TỬ ?§ # 





thế kỷ XIII đầu thế kỷ XIV, cùng với chùa 
Vân Yên ở Yên Tử, chùa Báo Ân ở Siêu 
Loại, chùa này vào thời điểm Thiền sư 
Pháp Loa trụ trì, là một trong ba trung tâm 
lớn nhất của giáo hội Trúc Lâm thời Trần. 
Trần Nhân Tông sau khi đã xuất gia từng 
đến thuyết pháp ở đây. Sau khi Pháp Loa 
mắt (1336) chùa này vẫn được ngưỡng mộ 
vì là nơi lưu dấu các vị Tổ của thiền phái 
Trúc Lâm. Chùa đã qua vài lần bị phá hủy 
và kiến thiết lại. Vào thời Thiệu Trị (1840- 
1847) chùa bị một bọn thổ hào đốt trụi 
chính điện và tiền đường, tương truyền chỉ 
có pho tượng Trần Nhân Tông là không 
cháy. Theo: DTLSVHVN do Ngô Đức Thọ 
chủ biên. 


5 





SA TRUNG THỦ DU ?}ÿ † §t ‡h 

Lấy dầu trong cát, tỷ dụ hành vi không căn 
cứ vào sự thực, luỗống công vô ích. Minh 
Chân Tụng trong Phạm Kỳ bẹ 1ã lực q. 18 
ghi: »5ổ 3l #W 1“ [| lí. 4 Hổ + 32 flb 
: Ä# sò # l w. M l ỳ th W 
He — Phát đạo, không gì bằng tự HgỘ. 
Tham thiên, chớ nên câu người khác Nếu 
tìm Phật ở ngoài tâm thì giống như tìm lấy 
dẫu trong cát«. 












































SÁCH #ƒ£ 

(Đóa hoa) nở. Tiết Bát-nhã Kính Tuân 
Thiền sư trong NĐHN q. 10 ghi: »‡# #‡ ‡š 
RE ÀÁ ff Hữ.. — Hoa Uu-đàm nở, mọi 
người đêu thấy«. 


mà 





SÁCH CHÂN # #š. (?-979) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Ngụy, người 


Tào Châu (Đào Tây, Đông Định), Trung 
Quốc. Lúc đầu tên Huệ Siêu, yết kiến 
Thiền sư Thanh Lương Văn Ích, hỏi: »Thế 
nào là Phật?« Văn Ích đáp: »Ông là Huệ 
Siêu!« Sách Chân do đây ngộ nhập, nối 
pháp làm truyền nhân tông Pháp Nhãn. Sư 
trụ trì chùa Quy Tông núi Lô Sơn, có vị 
tăng hỏi: »Thế nào cảnh Quy Tông?« Sư 
đáp: »Ông thấy gì?« Tăng hỏi lại: »Thế 
nào là người trong cảnh?« Sư đáp: »Hãy 
bước ral« Về sau sư dời sang các chùa 
Phụng Tiên, Báo Ân v.v... Được ban hiệu 
»Pháp Thí Thiền sư. 


SÁCH PHẠN TIỀN # #4 # 

Sau khi chết bị Diêm Vương đòi tiền cơm, 
chỉ cho một phen hành cước tham học, 
không thu được kết quả gì, chỉ toi cơm của 
thí chủ. Lâm Tế ngữ lục ghi: »3Ä Ñ 4 
HỊ. ãï 2i jÍiẪ.. 4 Ñ ?š fí HÍ:‹ — 
...Đạo nhãn chẳng sáng, cuối cùng phải 
trả nợ, có ngày bị Diêm Vương đòi tiền 
CƠI.& 

















SÁCH SÁCH # # 
Dáng vẻ nhanh nhẹn dứt khoát. Tiết Nham 
Đầu Hòa thượng trong TĐT q. 7 ghi: »‡? 


























+f8 mã JAx HEìñäl› Si 
4 Ff 4 4 lv l ?5 li lí J&: ÍẾU 
RIỊ ##. ¡š ƒ#Œ Eñ j. {fÙ RỊ %Š fE. 2% 
RỊ XÈ % . — Nếu là người lãnh ngộ thiên 


ÿ thì tự biết vận dụng thiên pháp. Mỗi hành 
động đều nhanh nhẹn dứt khoát, lúc nào 
cũng điềm tĩnh. Chạm vật liền chuyển, dại 
chỗ chuyển. Muốn đứng thì đứng, muốn đi 
thì đi.« 


SÁCH TỬ % 
Quyền sách. Lâm TẾ ngữ lục ghi: »% Hÿ 


#tA TR f. l8 R ME 4 1 R HÉU X 


659 


SAI * 











%§ # E3 7t Z 3 





ñHs — 1 H HR M 
#®#.Z t4 AB. 3M JE% BH. ĐI 
li Í# H. — Thời nay người học chẳng 
được ngộ, bởi vì nhận danh tự làm kiến 
giải, trên quyển sách to sao chép lời nói 
của người đã mắt, lấy khăn quấn lại đến 
năm ba lớp, không cho người khác thấy, 
nói là huyễn chỉ, ngỡ là đáng quý trọng«. 


























SAI š 

I. Khỏi bệnh. »Đại Giám Thiền sư bí« 
trong Toàn Đường Văn q. 610 ghi: »Âm 
chỉ diệu dược sai ký ám lung. - Uống 
thuốc nhiệm mâu khỏi bệnh câm điếc.« 

2. Kì lạ. Pháp Siêu ngữ lục q. hạ ghi: »3Z 
1 5l #ĩ iũ #E H tH. - Trân bảo kì lạ 


đếu ở trong đó.« 





SAI BÀI š ‡‡ 

Sai khiến, điều khiển. N⁄z Tịnh ngữ lục q. 
hạ ghi: » #  # 3 HE. ñE ïï MỸ # 
JÍ! Hị ¿ — Trời sinh há bị sai khiến, kẻ nào 
bằng lòng thì từ đây bị khuất phục.« 











SAI DỊ š # 
Kì quái, kì lạ. Tiết Tây Dư Tịnh Đoan 
Thiền sư Đong NĐNN 4q. 12 ghi: »IÍI {ft 4 




















BỊ h f: R 3X R ñ ‹ — Sơn tăng 





chưa từng Hệ súc sinh kì - nh thế.« 


SÁI BỊNH BẤT GIẢ LÔ ĐÀ DƯỢC 
3È Jã 2 1. đã st # 

Trị bệnh không nhờ đến thuốc Lô Đà, ý 
nói thuốc trị bệnh chỉ cần dùng một lượng 
nhỏ liền có hiệu quả. Tông Môn Võ Khổ 
ghi: »Ƒ{ #? BÀ TH XÍER#. REím 
Xử f[ Ƒ ñ. lý X ÙH ịƒ F ñR ‹ 



































f fï fl „ J Wị + Tụ Bi lữ 
đế. 2i Rế fH #k. AE Ík F TÑ Íủ 
XẾ Hc N BỊ ĐR Đổ mà TT J#Š 2K 1Ù 











lẬ f A # HH 7Ÿ :— Chỉ lo hỏi: Người 
xưa thế nào? Chân Như làm sao hạ ngữ? 
Dương Kỳ làm sao hạ ngữ? Ngươi chỉ lo 
việc không đâu! Trị bệnh không nhờ đến 
thuốc Lô Đà, nếu là đối với bệnh và thuốc, 
dưới chân bờ giậu lượm được một cọng cỏ 
cũng có thể trị bệnh, nói gi đến Chu sa, 
Phụ tứ, Nhân sâm, Bạch truật!«. 


SÁI SÁI LẠC LẠC 3# ‡# # # 

Sái sái: Từ hình dung tâm chẳng có mê 
hoặc. 

Lạc Lạc: Tâm không chấp trước, xa lìa mọi 
trói buộc và nhiễm ô. Thiền tông dùng từ 
này để chỉ cho cảnh giới của người đại triệt 
đại ngộ. Tắc 8, Thung Dung lục (Đại 48, 
232 trung) ghi: »‡? 3; fÑ š š ï4 ‡ŸZ. 
Ä% ? ‡\ I2 I2 Ẩl §l. — Nếu ngươi đạt 
đến cảnh giới của người đại triệt đại ngó, 
thì chẳng ngại ta bô lô ba la«. 











SÀI THẠCH DÃ NHÂN *% #£ #ƒ A_ 
Hiệu của thiền tăng Pháp Viễn đời Tống. 
X. Pháp Viễn. 

















SÀM 3£ 

Tranh đoạt, cướp giật. Như Tịnh nợữ lục q. 
thượng ghi: 

li ÄẾ — H hủ - tt 

#6 fñị Hã 7K đi 1⁄2 T 

HỆ 4 ZZ ll ñ š ĐỤ J 

HH F1 ZR lÑJ  mị Ihị 





»Thụy Nham nhất chích phá mộc ngoa 
Kỷ cá sàm lai tận yếu đà 

Duy hữu lão tăng năng thích thoát 
Xuất môn xích cước tiếu ha ha«. 
»Thụy Nham chỉ còn chiếc guốc mẻ 
Máy người tranh nhau đều muốn xỏ 
Chỉ có Lão tăng dám hất ra 

Chân trần khỏi cửa, cười ha hả« 


66O 


SANH THIÊN TRỤ ĐỊA ‡# ZX ‡Ỳ Hh 





SÀM ĐOẠT ‡‡ £ 

Tranh đoạt, cướp giật. Bích Nham lục q. Ì 
ghỉ: »+- Ê ẨH Bất. ñT fl fŠ ÍT Th . - 
Lệnh vua rất nghiêm, chăng cho cướp giát 
lộng hành ở chợ«. 








SÀM HÀNG ĐOẠTT THỊ ‡§ 24 # Tỳ 


Cướp giật thị CHUNG: Như Tịnh ngữ lục q. 
thượng: »⁄⁄ fñi †[ Øv đã ÍT f IN. - 
Thi sáo đánh trồng, cướp giật thị 
























































trưởng«. 

SÀM TIÊN 3š #% 

Vượt lên trước. Mật Am ngữ lục ghi: »‡? 
H #? lhỊ fb Ñ H đi 3š. 27 7 HH 
s#t. 12 3# ƒï 4b H. Ất 8ã 2 #l d8 ÿJ 
F#.tU #1. U Tñf8# 
%. ĐỊ HC. Í3 ÍÐ Ò BĐU%. 4H ĐÈ H 
ñù Mã 2b: § 53 th. — Nếu ông chỉ lo phân 


biệt lời nói, tìm trong sách vở để mong khế 
hợp tâm điên, thì dẫu tham đến Phật Di- 
lặc hạ sinh cũng không thể ngộ được, cũng 
không an lạc được. Vì sao? Bởi vì khởi tâm 
động niệm, liền bị tình thức vượt lên trước 
để làm lụy ông rồi«. 


SẢN TỬ THIỀN 2| ý # 


Thiền pháp trừ bỏ tất cả sự hiểu biết; có thể 
hình dung như cây cuôc, cuôc sạch tât cả 
bùn cát đât đá. Sản tử: cây cuôc. 


SÁNG 3| 

Vừa mới. Chương Tư Phúc Như Bảo Thiền 
sư trong CĐTĐL q. 12 ghi: »Ïñ] “# Ä ẨJ 
À # 1 — W l %: % 5% #I li it) # 
ER IE it ÿ}K. -— Hỏi: Học nhân mới vào 
tùng lâm, một hạ sắp hết mà chưa được 
Hòa thượng chỉ dạy, cúi xin CỨU giúp. « 


SANH GIÁ MÔN ĐÌNH ‡#‡ % 31 # 
Chỉ cho việc chống đỡ môn đình Thiền 
tông. Như Tịnh ngữ lục q. thượng ghi: 


















































†[ IW J 3# Hñ . TT 2 2š ŸR ŸR 

lệ tí — lý Sƒ# IH , ?# ïg T- Hš lR 7# 
{ữ. Hƒ | 37 ÍT Ír Bã 3 [1 #£ 

gi ĐI  Ný fb #MI 

lúc Jắt #4 2 | 




















ÑWt EN Ý5 2 tho 
»Ðập bề thùng sơn đen 

Mười phương trồng hoang hoác 

Một hét sắm nồ biến thông 

Ngàn cơ điện chớp chóng phát 

mới có thể: bên Đông chống đỡ môn đình 
bên Tây giận mắng Phật Tổ 

Lấy bỏ tuyệt cả nguồn cơn 

Tung hoành thấu suốt kim cô«. 


SANH MÔN TRỤ HỘ ‡‡ P3 ‡ # 
Chống cửa đỡ nhà, ý nói chống đỡ môn 
đình Thiền tông. ⁄ô Môn Quan ghi: »3 Ƒ"] 
nƑñH. 2 ñ XS W & Ñ. Sfl ® 4 
lý ẩro MJ ff Jố hề ĐX 5%. Bể F] †È 
Ƒ*; — Vân Môn có thể nói là nghèo đến 
không dọn nỗi bữa cơm chay, bận việc đến 
không có thì giờ thảo thư. Động một tí là 
đem que chìu đít để chóng đỡ môn đình«. 


























SANH THIÊN TRỤ ĐỊA ‡‡ £ ‡‡ #, 
Chọc trời chống đất, hình dung việc chồng 
đỡ môn đình của Thiền tông. ƒô Môn 














Quan ghi: 
ñi Jÿ ŸÑ EH ÈŠ . đổ TE 3£ j#£ h 
bị X 3ƒ ‡† Hh . Bẽ gš ?£ 2X BH 








»Chư phương thâm dữ thiên, 
Đô tại chưởng ác trung 

Sanh thiên tính trụ địa 

Tùy xứ chấn tông phong«. 
»Khấp nơi dù sâu cạn 

Cũng tùy tay nắm thôi 


661 


SANH XÚC ‡# #8 





Chọc trời cùng chóng đất 
Nếp nhà rạng nơi nơi«. 


SANH XÚC 3# #8 

Dính mắc. Tiết Hương Nghiêm Hòa 
thượng trong TĐT q. 5 ghi: »/# ï# À ⁄b 
J[. BÍ H4. XE Ä. 
J{ HH 4 Jý ffỤ . — Nghĩ đến điều thanh 
tịnh người ta sẽ ít lo lắng, quy củ tự nhiên 
đây đủ. Còn bóng dáng 6 trần thường là 
âm thanh và sắc tướng, mà tự tính thì 
không dính mắc những thứ ấy«. 





























SAO GIÀ ĐÁ TỎA ä&k 3 3 4X 

Phá bỏ gông cùm. Thiền tông dùng từ này 
để chỉ cho việc phá bỏ gông cùm »ngoan 
không đoạn diệt‹. Chương Mật Am Hàm 
Kiệt trong 7c Truyền Đăng lục q. 34 (Đại 
51, 704 trung) ghi: »|#ƒ 2£ ñ¿ #llI †J ?1 RIỊ 
3 Ât.. — Sắp đến sẽ có việc phá bỏ gông 
cùm xảy ra«. 

















SAO KHÔNG TÁC HƯỞNG, KÍCH 
MỘC VÔ THINH ä # 4 # # + 
& đÈ 

Gõ vào hư không phát ra âm thanh, đánh 
lên bảng gỗ không có tiếng động. Đây là 
cách nói kỳ đặc của thiền sư: Trong cái 
nhìn của người ngộ đạo không có sự đối 
đãi giữa có tiếng và không tiếng, có tiếng 
cũng tức là không tiếng, không tiếng cũng 
tức là có tiếng. Vân Môn quảng lục dq. 
trung, ghi: »4# 2E 3š HỊ 2x: ñW 2š {E ® 
l3 Xk 4t fƒ. HH CÁ †È Ðí Zš 'H ñ 2: 

BH HỆ Hồ. M ñw W4 ữ1 x: TE Tổ J#. 
{1l =: {E. H 2ã: ïlš ÍẦ li. — 
Pháp sự Cử Sinh nói: Gõ vào hư không 
phát ra tiếng, đánh vào bảng gỗ không âm 
thanh. Sư lấy gậy gõ vào hư không, nói: 
Cóc! Cộc! Rồi lại gõ vào tắm bảng gỗ hỏi: 












































Có tiếng chăng? Tăng đáp: Có tiếng. Sư 
nói: Gã phảm tục này!«. 


SAO MÔN NGÕA TỬ ät ?] K Ÿ 
Miếng ngói dùng để gõ cửa, cửa mở rồi thì 
ném bỏ nó đi; dụ chỉ cho lời nói chữ nghĩa 
dùng để khải phát việc ngộ đạo, sau khi 
lãnh ngộ thì không nên câu nệ vào lời nói 
chữ nghĩa nữa. Bài tựa của Thiền sư Huệ 
Khai trong Vô Môn Quan: »55 Đ.v ẤH ⁄E 
JÈ Ý ä. lí 4 T W 3z ấế M: BỊ 3 
fñữn mm. lX ff Ñ Ä 4v ÍEiW F] 
Eu Ý.v Bế Bệ 5|  'Z 5 ›— Huệ Khai 
tôi, vào năm Thiệu Định (1228) Mậu TỰ, 
mùa hạ, thủ chúng tại chùa Long Tường, 
huyện Đông Gia, nhân tăng chúng thưa 
hỏi, bèn lấy công án của người xưa, mượn 
làm miếng ngói để gõ cửa, tùy căn cơ 
người học mà dẫn dắt«. 





















































SAO SÀNG THỤ PHẤT ät # '# ‡š 
Gõ vào pháp tòa, dựng đứng phát tử, đều là 
động tác thị cơ hoặc ứng cơ của thiền sư 
thường dùng, chỉ chung cho thiền cơ tác 
lược. Mát Am ngữ lục ghi: »IJ| ñR St ññ . 
JR W ìỊ ÿÈ ñJ 3l. 4 & * ll 2 E 
„ ẤT EÍT Mộ. Mễ J l Đh. 12 JE 
Mứ H. 4+ & 34 fl 2) L 5 s — Sớm nói 
tôi nói, diễn thuyết quá nhiễu nghĩa lÿ, 
chẳng phải là việc hướng thượng của nạp 
tăng. Sử dụng đánh hét, gõ vào pháp tòa 
dựng đứng phất tử, dương mày chóp mái, 
chẳng phải là việc hướng thượng của nạp 
tăng«. 














SAO XƯỚNG ä‡ "8 

G1a phong của tông Tào Động. Sao: Người 
học gõ cửa thất của thiền sư đề thưa hỏi về 
đạo lý. Xướng: Thiên sư trả lời đề tiếp dẫn 
họ. 


662 


SÁT HOẠT LỆNH š| # % 





Chỗ hỏi đáp của Thầy và trò liên tục không 
thưa hở, gọi là Sao xướng cụ hành. Đây là 
1 trong 3 loại cương yếu của Động Sơn 
Lương GIới. Tổng Môn Thập Mới luận 
(Vạn Tục 110, 440 thượng) ghi: »#ƒ 3'J RI| 
: IỆ, ñã HỊ „ BW ÿ§ HỊ Tỉ ÿ& J3 BÉ. Ÿ 

RỊ bế 8 ĐÀ ỒN, 33 t RỊ BỊ ® 
nộ l 4® JỀ lRv 1H Bãi Ä Ẩñ . - Tào 
Động lấy Sao xướng làm dụng, Lâm Tế lấy 
Hỗ hoán làm cơ, Thiểu Dương thì Hàm cái 
tuyệt lưu. Quy Ngưỡng lấy Phương viên 
(tướng vuông tròn) làm chỗ thâm khế họp, 
giông nhự hang động vang tiếng vọng, 
trạm kiểm soát tra hỏi giấy tờ«. 



























































SÀO TUYỆT #j ## 

Chỉ cho việc trừ sạch tình niệm trần tục, 
trừ hết vọng tâm phân biệt đối lập. Tiết 
Bảo Phúc Hòa thượng trong TĐT q. II 
S8 »{fl 34: [ đ tị 2x: 2ñ Bà 









































 # tị 1? ]hÍ tị 2š: 8 5= Da 
h2 ] ÿš — 1W lãñ mH., đã 
ƒfl ŠlJ Ấñ. Hị ‡hJ [ñ] H fl: {E RE ®ïš 
{#8 Ñl Ấ4? Tl x: 1ä Íữ XS fS lŸ? 
ñj z: È 3 S4. # A jIRẪHŨ: 
3 lí 11 ft[ 3i {3 fl| Ấñ 24? Hị 2: Bị 
SE ‡ ñ1 7% ìl llậ.. - Tăng nêu lên việc 





Bàn Sơn nói: Ánh sáng và gương đêu mắt, 
lại là vật gì?” Động Sơn nói: Ảnh sáng và 
gương chưa mắt, lại là vật gì? Theo chỗ 
thương lượng của 2 người kia, thật chưa 
được sào tHVỆt. Sư nêu ra đề hỏi vị tăng 
ấy: Nói thế nào mới được sào tuyệt? Tăng 
nói: Có biết sợ người cười không? Sư nói: 
Rất sợ bị cười. Người học liên hỏi: Nói thể 
nào đề được sào tuyệt? Sư nói: Hai tay kéo 
cày, nước quá gói«. 


SÁP ĐƠN 3§ # 
Nhập chúng. Đơn: đơn vị, tức chỗ ngồi của 


một vị Tỳ-kheo. Sáp: sát nhập. Sáp đơn là 
đem chỗ ngồi của mình sát nhập vào chỗ 
ngồi của chư tăng trong thiền đường. Sau 
khi sáp đơn, mới được nhận làm một thành 
viên trong tăng đường, được sinh hoạt 
chung với chư tăng. Điều Tân Giới Tham 
Đường trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh 
Óuy q. s (Đại 48, 1138 hạ) ghi: »#Ä 4 lữ 
3£ jl HH v BũP XE RE ñMH s — Rồi sau mới 
trở về đnh đường xin một chỗ ngôi để 
theo đại chúng tọa thiển và tụng kinh«. 























SÁT #t 

Tắt lửa. Mật Am ngữ lục ghi: »‡⁄, 3. tR 
W. l =. f ñ H ®tH#&: ®#tLh 
‡2 ñ HH. 72 4. 2È lÚ . lễ l lZ 
fh Ẩ PM jÈ EH. ñộ lế lu Y {M HX 
Äl. — Đêm nọ sư đứng hấu, trời đã 
khuya. Hòa thượng Long Đàm nói: Thị giả 
sao không lui ra? Đức sơn vén rèm bước 
ra, bèn nói: Bên ngoài tôi như mực. Long 
Đàm liên thắp nến cho sư, sư vừa định tiếp 
lấy, Long Đàm liên thổi tắt.« 









































SÁT HOẠT LÂM THỜI š| ;£ 1# t‡ 

Tùy thời cứu sống hoặc giết chết. Căn cứ 
vào thời cơ cụ thể mà vận dụng cơ phong: 
Hoặc chặt đứt vọng tưởng phân biệt (sát), 
hoặc làm sống lại chân tính linh giác 
(hoạt). Mậ? Am ngữ lục ghi: »i. 2Š ‡‡ 
l.. #ủ đ lũ H† ¿ — Treo kiếm trong hư 
không, tùy thời cứu sống hoặc giết chết«. 








SÁT HOẠT LỆNH šl| ;£ 4- 

Lệnh tha giết. Chỉ cho cơ phong chặt đứt 
vọng niệm phân biệt và làm sống lại chân 
tính. Vô Môn Quan ghi: »ƒĩ 1Ìì I ú v $h 
TT lễ 7R 2: }# SE ñH À 2ï HÃ {E TT 























để RI MU. 4s HA {E f1 fễ RỊ Tỉ › 3x ñã 
À4 Hi. Hã&{£ # #. 2H: i6 














663 


SÁT NHÂN BẤT TRÁC NHÃN šj A 2° lš ñR 








TfT fñ. Í7 4 ìñ Â.. T ÍÑW 2š ÊU. fÈ 
ÀH_⁄? fầ s — Hòa thượng Thủ Sơn giơ cây 
trúc bê lên dạy chúng rằng: Này các ông, 
nếu gọi là cây trúc bê thì xúc phạm, nếu 
chẳng gọi là cây trúc bê thì trái nghịch. 
Thử hỏi các ông gọi nó là cái gì?... Tụng 
rằng: 

Gậy trúc giơ ra 

Hành lệnh tha giết 

Xúc nghịch cùng hòa 

Phật Tổ xin tha«. 








SÁT NHÂN BẤT TRÁC NHÃN 3| 
Xx“#£f£ 

Giết người không chớp mắt, giết người mà 
không run sợ, chỉ cho người có tư cách 
cứng cỏi. Thiền tông mượn cụm từ này để 
chỉ cho bậc Thầy đã kiến tính tiếp hóa 
người học bằng thủ đoạn rất khốc liệt, 
chăng hề nương tay hay vị nễ. Tắc 4, Bích 
Nham lục (Đại 48, 144 trung) ghi: »ff Ất 
ÄX # lÉ IR J& # lñU. 2Z Hƒ 37 Hh H 
bù, Tí 37 Hh RE Á. H8 ñ A 
®lElR.  # H H H## 2 ‹:- Bác 
tụ hành phải có tư cách giết người không 
chớp mắt mới có thể lập tức thành Phật. 
Người lập tức thành Phát tự nhiên có tư 
cách giết người không chớp mắt mới có 
phần tự do tự tại< 
























































SÁT NHÂN ĐAO, HOẠT NHÂN 
KIẾM #j ^. 7 ‡#£ ^. 4| 

Đao giết người, kiếm cứu người. Cơ xảo 
của chư Tổ tiếp dẫn hậu học có cao thấp. „ 
Thấp là tiểu cơ tiểu dụng, nghĩa là chỉ biết 
dùng Đao giết người. Cao là đại cơ đại 
dụng, vừa khéo dùng Đao giết người vừa 
khéo dùng Kiếm cứu người. Phần Thùy 
Thị, tắc 12, Bích Nham lục (Đại 48, 152 
hạ) ghi: »ất Ñ JJ ìñ Ñ âJ. 77 E tí 2 




















HÀ Ji 7E 2 BỊ 2 Th 5o Tí ñH Đế 
lá đá — “ãs đã nh ñh 1H tỆ 2X 

fÑ s — Thiên giống nhự đao giết người 
cũng giống như kiếm cứu người, là quy củ 
đã có từ xưa và cũng là then chốt của thời 
nay. Nếu luận về chỗ giết người thị chẳng 
thương tồn mảy lông, còn luận về chỗ cứu 
người thì vùi thân mắt mạng«. 


























SẮC TỨ ‡t # 

Mệnh lệnh của Vua ban. Trong tác phẩm 
chữ Nôm »Sãi Vãi« của Nguyễn Cư Trinh 
có câu: »Linh Sơn am quê ngụ, Sãi sắc tứ 
trụ trì - Quê của Sãi vốn là Linh Sơn, Sãi 
được vua cho phép Trụ trì«. 


SẮC TỨ TỪ ÂN & 3ÿ # „8 

Chùa ở số 23 đường Tân Hóa, phường 14 
Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam. Chùa được dựng vào năm G1a Long 
thứ 1 (18502) tại thôn Hòa Hưng, huyện 
Bình Dương, tỉnh Gia Định (cũ) nay thuộc 
địa chỉ trên. Sau khi chùa xây xong, Hiếu 
Khang Hoàng hậu (họ Trương, mẹ Gia 
Long) cúng biển sơn. Năm 1821 vua Minh 
Mệnh ban biển tên chùa: Sắc tứ Từ Ân Tự. 


SÂN TẨU HỐNG ĐỊA lẳ t# 3L 3ờ, 
Phùng mang trợn mắt. Tục ngữ đời Tống, 
nghĩa là sự giận dữ như lửa cháy mạnh. 
Sân: nóng giận, Tấu: trợn mắt, Hồng: kêu 
rồng, Địa: trợ từ ngữ vĩ. Chính Pháp Nhân 
Tạng q. ] của Đại Huệ Tông Cảo (Vạn Tục 
nh 2 hạ) ghi: »ZE Ílủ 2í HƑ. H Z# # 

„ HƑ fỆ E. ñã # Á l7. 1 M 
m tị Hh. 6 H J8 1L gấ? SPts clfin 
có ai đụng đến thì tự khoe lông cánh, thát 
đáng thương! Bỗng có người khác khiêu 
khích, chạm nọc thì liền phùng mang trợn 
mắt, có chỗ nào là đạo lý đâu!« 



























































664 


SĨ ĐÀM -+ (1249-1306) 





SẤN KHẨU #4 œ 

Còn gọi: Sắn khẩu đầu, Sẵn khâu khoái. Đi 
theo sau người khác, lời nói có vẻ vội 
vàng, khinh suất. Tiết Phật Nhãn Viễn 
Thiền sư trong GTPĐL q. 25 ghi: »$#. E 
K# 2 HE Bế AI CÁ TP 4 ÈE 4t 1ñ 2. 






































SI CUỒNG LƯỠNG ĐẦU TẨU # 
3+ øØ 58 

Kẻ si mê chấp trước hai bên. Thiền tông 
cho rằng vạn pháp nhất như, sự vật không 
có hai đầu phân biệt và đối lập. Văn Ích 
ngữ lục ghi: »ïằ 7£ JỊ TL: Rš 3 , {H i 




















JV 14. 3 th LÍ ði. #3 
HH XC ĐỊ M BI 4? 448 8 5 Hới 


















































Hđí j§ ỨR fŒÍ BÏ fE‹ — Trước kỉa các vị 
Nam Tuyển, Quy Tông mới gọi là kiến giải 
không mê không ngộ. Hôm nay người học 
cũng bắt chước vội vàng nói không mê 
không ngộ, nhưng đâu từng đến được trình 
độ ấy? Chẳng được nói lời khinh suất, bởi 
vì các ngươi còn có nghĩ. 

Chương Vân Môn Văn Yên Thiền sư trong 
CĐTĐL q. 19 ghi: »7R %4 #2 L1 đ äL 
li. H œ+ùb %3 ã 3 l HÌ. — Cũng 
chớ nên vội vã hỏi bậy, vì trong tâm của 
chính mình còn tối mênh mang«. 

Tiết Hoằng Minh Thiền sư trong TLTBT 
q.2 ghi: »8f2Ä 4H &:v ## fli 1L J# 3 7 
lJ Éq J#? 3š #2 LÍ  HỊ ïš 3® ñỤ li , 
Ñ z lúị Èš lñ Íƒl so — Mặc dù vậy, căn cứ 
vào đạo lý gì mà nói như thế? Chớ có 
khinh suất nói bậy ở chỗ này, phải là bậc 
kiến tính mới được«. 


























a 




















. Xà œ4 





SẤN TRỤC NGÔN CHƯƠNG #42 ‡# 


Chấp trước vào chữ nghĩa thiên chương, 
tìm nghĩa giải trong ấy. Chương 14 liệu 
giản của Chí Công Hòa thượng trong 
CĐTPĐL q. 29 ghi: »## li] 4 r!H 4 ƒ ‹ 
MÈ H | ⁄ ïïí 5. íï ñ k ]È HiẾ. 
## JII Ƒ] 3# Nll đi . — Thanh Văn chẳng tỏ 
ngộ tự tâm, chỉ chấp trước vào chữ nghĩa 
thiên chương. Chữ nghĩa vốn chẳng phải 
là chân đạo, càng thêm đấu tranh mạnh 
mếễ«. 
































E & Ñf ff ƒ3. đ th lữ K1, 

"7... 
+. 3E {E 6ñ. BỊ Ã 
H&1. HE: 6 †E34EUf#, iễ 
+ NI? LBRš,. ‡#f R#. TK 
1. 1E & Xš št Mi đã 1E : - Nãy 











giờ nói với Thượng tọa là chỉ hợp theo thời 
tiết liền được. Nếu đánh mắt thời tiết tức là 
luống uống thời gian, ở nơi phi sắc mà 
hiểu là sắc. Thượng tọa, ở trong phi sắc 
mà hiểu là sắc, tức là đánh mắt thời tiết; 
thử hỏi: Sắc mà hiểu là phi sắc là đúng 
hay chẳng đúng? Thượng tọa, nếu hiểu thể 
ây tức là không dính dáng, chính là kẻ sỉ 
mê chấp trước hai bên, có dùng được chỗ 
nào?«. 


SI NHÂN DIỆN TIỀN, BẤT ĐẮC 
THUYỂT MỘNG #š ^. # iƒ  ?# ðí, 


3 


Trước kẻ còn mơ, không nên nói mộng. 
Tiết Đông Thiền Tư Nhạc Thiền sư trong 
NĐHN q. 20 ghi: »#£ J ý lÿ # , ñ# Jt 
St TH YR? toi Hả sẽ 15 M ‡E 
ìR. Ñ HỊ ff ấ. #W ^ lH ñứỨ H # ấn 
?#.. — Lúc gió xuân thổi đến mới biết 
được cái giá rét của Hoàng Hà này, khiến 
cá hóa thành rồng, xuyên qua sóng hoa 
đào. Biết thì liền biết, trước kẻ còn mơ, 
không nên nói Iộng«. 























SĨ ĐÀM + # (1249-1306) 
Thiền tăng đời Nam Tống, họ Hoàng, tên 


665 


SĨ KHUÊ + # (1083-1146) 





Tử Đàm, hiệu Tây Giản, người xứ Tiên 
Cư, Chiết Giang, Trung Quốc. Nối pháp 
Thiền sư Thạch Phàm Duy Diễn, đời thứ 
22 hệ Nam Nhạc, đời thứ 5 tông Lâm TẾ 
Nhật Bản. Trụ trì chùa Kiến Trường ở 
Nhật Bản. 


SĨ KHUÊ + # (1083-1146) 

Thiền tăng đời Tống, họ Sử, tự Trúc Am, 
hiệu Lão Thiền, người Thành Đô (Tứ 
Xuyên), Trung Quốc. Thiếu niên xuất gia, 
sư siêng học kinh giáo, chuyên về »Lăng 
Nghiêm«. Sau khi thụ giới cụ túc, sư đến 
tham kiến Phật Nhãn Thanh Viễn, ngay 
dưới lới nói đại ngộ, nối pháp làm truyền 
nhân phái Dương Kỳ tông Lâm Tế. Sau trụ 
các chùa Long Tường, Thiên Ninh, Bao 
Thiền, Đông Lâm. Niên hiệu Thiệu Hưng 
(1131-1162) sư cùng với Tông Cảo ở Vân 
Môn soạn hơn trăm tắc tụng cổ được người 
trân trọng. Sư lại vào đất Mân, trụ trì Cổ 
Sơn ở Phúc Châu, phụng chiếu dời sang 
chùa Năng Nhân núi Nhạn Đãng làm Tổ 
khai sơn. Khi ấy, Chân Hiết ở chùa Giang 
Tâm, vì ngại duyên pháp chưa đầy đủ bèn 
qua sông đón sư về làm Phương trượng, 
nhân dân Ôn Châu họp nhau quy kính. Sư 
thông hiểu ngoại học, khéo thư pháp, giỏi 
về thư từ. Tác phẩm: 7zúc Am Khuê Hòa 
thượng Ngữ Yếu I quyền, Đồng Lâm Hòa 
thượng Vân Môn Am Chủ Tụng Cổ I 
quyền lưu hành nơi đời. 


SINH # (&. ng) 


1. Thay! (kng, thường dùng sau hình dung 
từ). Từ biểu thị sự tác động mạnh mẽ đến 
tình cảm người nói về một điều đạt đến 
mức độ rất cao, và ở trước hình dung từ 
thường có phó từ tương ứng thích hợp (đại 
3, thái Ä = rắt, lắm). Lâm Tế ngữ lục ghi: 


»Ïƒ {L Eš f4] 8M `. HH xã: 2Ä fñ5 “E‹ 
~ Phô Hóa đạp đồ bàn ăn cơm, sư nói: Thô 
lắm thay!«. 








2. Đặt sau nghi vấn đại từ như: (chẩm 
sinh), (Tác ma sinh) có nghĩa là: sao? thế 
nào? cái gì? Tiết Nam Tuyền Phố Nguyện 
Thiền sư trong NĐHN dq. 3 ghi: » l- 3£ 











IWX. EÈ 4 & EH: ï8 Ẩ#I Mú ñ # šR 
%5. Hl El: # #Z ll {E J# “E ñfữ? -— Sư 





đang thượng đường, Lục Căng Đại phu 
thưa: Thỉnh Hòa thượng thuyết pháp cho 
đại chúng nghe. Sư nói: Ngươi bảo lão 
tăng nói cải gì2«. 

3. Đặt sau phó từ như: (Hảo sinh), (Thậm 
sinh) có nghĩa là: rất, biết bao, lắm. Tiết 
Long Thọ Thiệu Khanh Thiền sư trong 
NĐNN q. 7 ghi: »I fÿ Sí l£. 1HỊ ƒƑ b 
"* # #J. HỆ jf #) ÄŠ 7ã Z. HỦ FH: 
4H fRJ È 7E †ÍI Jli . — Tuyết Phong đi dạo 
múi, sư theo hâu; thấy lá khoai lay động, 
Phong lấy tay chỉ để khai thị cho sư. Sư 
nói: Thiệu Khanh sợ lắm«. 












































SINH DUYÊN + #@ 

Quê quán. Chương Ngũ Tổ Diễn Thiền sư 
trong Ngũ Gia Chính Tông Tán q. 2 ghi: 
»?E #4 2 WH ŸM ñT lv Il ñỆ ĐÈ ñổ 
Ấ& SƑ.. — Quê quán ở tả ngạn thôn Bồ 
Húa, nghe giảng tại chùa Đại Từ ở Thành 
Đó.« 























SINH NHAI #4 # 
Lối thoát, con SH PHE sống. Mật Am ngữ 


lục ghi: »l EL C #4 R§ #IH Múi Z 3 5Š ) 






































BH J# #¡ Ÿ4. 4  đÚl {b # lệ. H 
%X F*ff. ¡HH #H# #&#‹ 
3š #É— {E R Hƒ WW Rị bú Í#t.. — Ô Cự tôi 





(pháp hiệu của Hòa thượng Mật Am là Ô 
Cự, ở đây ngài tự xưng) nói như thê không 
phải là chê Tuyết Phong đâu, mà cốt đề 


666 


SIÊU BẢO ï# # (1635-1709) 





thiên tăng trong thiên hạ sau này mỗi 
người tự có con đường sống, chứ đừng đi 
theo con đường không chính đáng này.« 
Tiết Tịnh Từ Sư Nhất Thiền sư trong 
NONN 4q. n » Xế: đí #Ä 4 lv 
JÑ líJ 3 MB tị À 4ã J# đt ấn. Ä\| 1Ð fl 
TR {fIE. 2ï #ØL3§ HÀ Z 3M lli Bq j4 . 
Ti HX HỊ # /EE. Mộ — lý, H ‡E 
_P RR: — Sư thượng đường nói: Lặng yên 
chẳng động, nhờ cảm mà thành thông. 
Người xưa nói thế ấy giống như chưa ngứa 
đã gãi. Giá mà bảo y đạp nhằm chỗ then 
chốt sự lý của nạp tăng, trông coi riêng 
con đường sống. Nói xong hét một tiếng, 
dộng gậy rồi xuống tòa.« 












































SINH NHƯ TRƯỚC SAM, TỬ 
ĐỒNG THOÁT KHỔ + + # 3 #, 
El Đt.# 
Sinh ra như mặc áo, chết đi tợ cởi quần; ý 
bảo xem việc sông chết rất là bình thường. 
Đây là một cách biểu hiện của người lãnh 
ngộ thiền pháp, siêu thoát sinh tử. M4 4n 
ngữ lục ghi: »‡ïš. ÁN R} l '†Ọọ. 1# E: 1E 
Si 1# HE Ất SA. đấ LH ĐH Z2. 
J# {l Íq. 4 Hù B,3. 1 f Hi 
BÍ › 4b. ⁄ SH ÀZ#Es 
#H Ø4 Hệ ẤM. ñZ 2m 9o lì ữH 
„ Ấ* #t j| Xf RE. IE #fñH. 7E ilI 
1⁄4. 2E lÌ lề X§ . — Chui vào thai mẹ 
có đủ chính nhân chính kiến, mài giữa 
thuần thục mới chịu sinh ra, một khi được 
Thiển sư khơi gợi liền lập tức lãnh hội. Tự 
tính bỗng nhiên hiện tiên, chẳng phải tìm 
đâu nơi khác. Cho đến việc ra sống vào 
chết thật vượt mức thường, nói cười thuyết 
kệ giáng như thường ngày. Rót cuộc không 
có đạo lý nào khác, chính là chỗ nói sinh 
ra như mặc áo, chết đi tợ cởi quản« 






























































EHà 
ầm 


bài 





Tí 























‡m 
`, 








SINH THỌ #‡ # 
BỊ giày vò. Tiết Bảo Phong Duy Chiếu 
Thiền sư trong NĐHN q. 14 ghi: »⁄4 ÉI 4 
































#. 42 Z# M83. & 7t ®* 8 & l 
#. jã¡H“E, Bễ  ỳ ẩ. 
?E # J§ Jl Ki. - Vốn tự không sinh, nay 


cũng không diệt, đây là kiểu chết không 
được. Đương xứ sinh ra, tùy xứ diệt hết, 
đây là kiêu sông bị giày vỏ.« 

SÍNH NHÂN NGÃ ‡‡ ^. #3 


Còn gọi: 7zanh nhân ngã. Tỏ rõ sức mạnh. 
Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca ghi: »ÏB| | #1 2J 





























ÀÄi1š.; # 5t Sỳ Éí Zi #'. 4 & LH 
†l 3S \ i3. 1ï ®t 3š ÉN 3% ỨL¿ — 


Giáo viên đốn không nhân tình, có nghỉ 
không quyết cân phải tranh. Chẳng phải 
sơn tăng khoe nhân ngã, t4 hành sợ rơi 
vào thường đoạn.« 


SÍNH TUẤN ‡š 14 

Trổ tài. Huệ Nam TẾ lục ghi: » 
Ø ?í fÉ ÑU }#. 4 Xệ 2X MÔ. HH 2 jš 
f# ÄÑ †È. 2 #I lều Ñl.. — Dẫu Thạch 
Đầu khéo thành đạt không làm nhục tông 
phong, nhưng chả lẽ không biết rằng trồ 
tài quá vội sẽ bắt lợi.« 


VÑ{ TW 





SIÊU BẢO 3# 3 (1635-1709) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lưu, người Lư 
Lăng (Kiết An, Giang Tây), Trung Quốc. 
Lúc 9 tuổi sư đột nhiên phát bệnh nặng, 
cha sư đưa sư vào chùa Kỳ-Đà lễ ngài Từ 
Thừa để cạo tóc. Khi 19 tuổi thụ giới cụ 
túc với Thanh Nguyên My Am, hầu hạ hơn 
mười năm. Sau sư đến Hàng Châu tham 
kiến Thiền sư Viên Chiếu Mao Khê, tham 
cứu tâm chỉ được ấn ký, nối pháp làm 
truyền nhân tông Lâm Tế, hầu hạ Viên 
Chiếu 3 năm. Niên hiệu Khang Hy thứ 36 


667 


SIÊU CÁCH ## 1£ 





(1697) đáp ứng lời thỉnh của núi Thiên 
Mục, sư đến thuyết pháp hoằng hóa. Sau 3 
năm sư trở về bản sơn ở am Hoạt Mai sống 
vào những năm cuối đời. Lưu lại đời sau 
Ngữ lục 4 quyền. 


SIÊU CÁCH 3 ‡#£ˆ 

Vượt khỏi khuôn khổ cách thức thông 
thường, phần lớn để hình dung tầm nhìn 
hoặc hành động phi thường của bậc triệt 
ngộ. Mật Am ngữ lục ghi: »32 #l| XÃ †R XÃ 
SX Z lá. 14 lò H đủ K 3% Eä.  Fễ 
†ƒ # HH 5. đS Ảo H 
HE. HH HHằñBằM. ã %# 
‹J lụị f k đJ. TẾ 
7R fñÉ 1Á. TT # Bị 
]l s — Làm cho đến chỗ thôi nghỉ, thân 
tâm như cây khô tro lạnh, dù có bị đánh 
rất đau cũng chăng quày đâu, ngàn người 
muôn người khống chế chẳng nổi. Ban 
ngày chỉ thanh thản, nói ra một lời nửa 
câu bén như thanh ÿ thiên trường kiếm, có 
khả năng giết người, cũng hay Cứu người, 
muôn ngàn biến hóa, hết sức cao siêu vượt 
khỏi khuôn khổ cách thức thông thường«. 





























St 











> ©Ồ 














SIÊU CHỨNG 3 ‡# 

Vượt khỏi giai vị thứ tự thông thường, trực 
tiếp lãnh ngộ. Tiết Nghệ Ngôn trong 
NHQL q. 29 ghi: » †ýtE#. há 
fl) tú  ĐÑ DỊ. 4ï 3 TH #í 7R 0m 1 2 
H ĐJ. RHỊ MỸ IE l Á 2Ã. RW lí 4 
3. HPIHHĐR Z2, NHÍ, #H ñỮ 
E7 1e ¿ + Hƒ lR SỈ ø — Người chưa ngộ 
muốn vãng sinh, cân phải khẩn thiết niệm 
Phật. Nếu người tham thiên cũng khẩn 
thiết như người ấy, dù sinh vào cỗi trời, 
người mà cùng chỗ ngộ chẳng xa, vừa mới 
sinh ra huệ căn chóng phái, siêu chứng 
Bồ-đê, chưa thể hạn lượng«. 























SIÊU CHỨNG ĐẠI SƯ 3 ‡# % #7 
Hiệu của Thiền tăng Tùng Yêm đời Ngũ 
Đại. X. Tùng Yếm. 


SIÊU GIÁC ĐẠI SƯ 3# # X #7 
Thụy hiệu của Thiền tăng Huệ Lăng đời 
Ngũ Đại. X. Huệ Lăng. 


SIÊU NGHỆ #3 ‡š 

Trình độ rất cao. 7ông Môn Võ Khó ghi: 
»3 T  fš HH.  l đl ñH. — 
Trước kia do các việc làm như: tham thiên, 
tụ tập, khế cơ đêu rõ ràng, nên trình độ 


kiến đạo rất cao«. 




















SIÊU NGỘ 3# 1# 

Vượt khỏi giai vị thứ lớp thông thường, 
trực tiếp lãnh ngộ. Ä⁄inh Giác ngữ lục q. 1 
ghi: »jli 3Ÿ HH ƒ3 1U #t. Z 3# 3# Hí. 
Z% ĐỊ ĐH lW.. HE Bỳ ỨỊ #l 8É Hà /E 2E 
ừï . || 8 3H fÈ {ừ.. # [BỊ #8 †# 1E †E 
JÈ RE .‹ — Có biện mình được hay không? 
Nếu chưa biện hãy biện đi, nếu chưa sảng 
hãy làm cho sáng đi. Còn như biện mình 
được rồi, hay cắt đứt dòng sinh tử, cùng 
ngôi ở địa vị Phật Tổ, diệu viên siêu ngộ, 
chính là ở lúc này«. 












































SIÊU NHẠC ## ## (1642-1702) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trần, người Hải 
Diêm (nay thuộc Chiết Giang) Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Thiết Chu 
Hành Hải, làm truyền nhân tông Lâm TẾ, 
trụ trì chùa Giang Thiên. 


SIÊU NHIÊN 3# 4k 
Vẻ siêu thoát sau khi khai ngộ. Cổ Tôn Túc 


ngữ lục q. 1 ghi: »š 5š H1: R§ ‡1H — 3% 
bÄ lí. ùb H8 Z4. f ZZ #. H 








đ# # H1. — Hoài Nhượng nói: Mã Tổ 


668 


SIÊU TÔNG VIỆT CÁCH ï# % #® ‡ 





mỘt khi được khai ngộ, thán thải siêu 
thoát, nhưng ván hấu hạ ta đên mười năm 
nên chô ngộ ngày càng sâu máu«. 


SIÊU PHƯƠNG +3 2 

1. Vượt ngoài phép tắc thông thường, phần 
lớn chỉ cho tầm nhìn, lòng can đảm và trí 
hiểu biết của bậc triệt ngộ. NJư Tịnh ngữ 
lục ghi: »L: 3“ 2: YR #ế Tã f#ñ †A 2 
3. ÁL Hồ iằl £R§ [] Z3. 3 ñ# H đi 
\? 5 Đh ƒ xã: ïđX ôI K 2 ñ Ñ 
7]. T[ HỊ 1A F§ #t Il HH? — BH 2x: 
RH ý 1í 2® . — Sư thượng đường nói: 
Giây leo nương vào thế cây tùng cao, cá 
đuôi đỏ thì đua qua sóng Vũ Môn, còn có 
người ra mặt chăng? Sư giơ cây phát tử 
lên nói: (ươm báu vung lên thứ độ bén, 
đâu cần trong hộp rước bụi nhơ? Hét một 
tiếng, nói: Siêu phương thì biễt«. 

2. Du phương. Thị Chân Ngộ Thiền sư 
trong HSLNMDT q. 2 ghi: »fƒ E1 Tfj À. 
R‡} lñ? f#[ DỊ lí 3H 2 # #š? 4ƒ Đ lí 
K§ Hị ỳV ẦẪ? TH DỊ li ý £ #ñ 7? #H 
BỊ tí ® 5 #II ñl?  — Do đâu mà vào thai 
mẹ, do đâu mà sa vào lưới ái, do đầu mà 
mong muốn ra khỏi luân hôi? Do đâu mà 
cất bước dụ phương. Do đâu mà tham 
phỏng trì thức«. 




















> 









































SIÊU QUỸ #3 ‡* 
Pháp danh của Thiền tăng Văn Quả đời 
Thanh. X. Văn Quả. 


SIÊU TÌNH LY KIẾN 3# !Ö# ä# 8, 
Vượt khỏi tình thức, thoát ly tri kiến. Ä/ật 
Am ngữ lục ghi: »Ä Mã #ñ '!†!Ọọ. †- 4 tị 
Hà fu JS Yƒ đĩ ðk f#. HH. #§ 4â SG $ 
„ JEH lŠ ÑữŒ lí. — Trong lò rèn lớn, 
thể công rèn luyện đến sạch sẽ hoàn toàn 
mới đem ra, không còn mảy may ÿ thức, 


6 





















































vượt khỏi tình thức, thoát ly tri kiến«. 


SIÊU TÔNG 3# 
Hiệu của Thiền tăng Huệ Phương đời 
Tống. X. Huệ Phương. 


SIÊU TÔNG DỊ MỤC 3 % # R 
Pháp nhãn phi thường, vượt khỏi khuôn 
phép của tông môn. Mật An ngữ lục ghi: 
»4i 4e lù nữ li T8 À ÌŠ ỨỊ lệ À‹ ný 
{L / †P In IW tš. 3š H # đã 2 3# H 
# E. BÑ IR Hs H !® j 3X ‡R 
Hù. | HR Hữ . J#š 3 3# Hh . — 
Nếu là người thân chứng thân ngộ, sáng 
được đại pháp thì nói làm gì đến việc quét 
sạch ngôn ngữ, y tự có pháp nhãn phi 
thường để sinh nhai. Lúc y mở mắt, cũng 
chỉ là trong trẻo thế ấy; khi y nhắm mắt 
cũng chỉ là trong trẻo thế ấy«. 























LI 
.. 














Ll £EÉ 


Z/SN PA 





SIÊU TÔNG NHÃN # # 1#. 

Pháp nhãn vượt khỏi cách thức thông 
thường của Tông môn. Tiết Tông Thừa 
Yếu Nghĩa trong Duy Tắc ngữ lục q. 9 ghi: 
»ồi AI .H F34. 2E ñH H 3Š Bấ HR ‹ 
H32 lñ HR. + ðM R li 2š HR › — Nền 
biết có Trạch pháp nhăn chẳng bằng có 
Thấu quan nhãn; có Thấu quan nhãn 
chẳng bằng có Siêu tông nhãn«. 





SIÊU TÔNG VIỆT CÁCH 3# # 4š #4 
Vượt thoát khuôn phép thông thường trong 
thiền môn, chỉ cho người triệt ngộ có nhãn 
lực và nhận thức không giống người tầm 
thường. Tiết Thị Dục Tạng Chủ trong wy 
Tắc ngữ lục q. 3 ghi: »ƒ§ 3? % RL #ñ 2% 
#8 lá ÍJ KH. X ® #3 JE # lễ JR T 
- _®⁄—Wjã — ĐỊ H§ v 5ú G6 3W 
» Đ S, tH ñ HE 

# ~ Nếu 









































` 


,H 
sƑ 


H HK 7K 


RINN 








TẾ j 
H 


3 





Hãi 
¿HH 


XI [®w 
EIỂN 





° 


Bí 


RE 


69 


SIÊU TRÍ j# #† (1610-1674) 





ông chưa có cải nhìn vượt thoát khuôn 
phép thông thường trong thiển môn, lại 
không có thủ đoạn trói cọp bắt rồng thì ở 
mọi lúc mọi nơi sẽ chưa trảnh khỏi việc bị 
sắc làm ngại khi thấy sắc, bị âm thanh làm 
ngại khi nghe tiếng, cho đến việc ông nói 
năng cũng đều là giữa ban ngày mà mở 
mắt nói mớ«. 


SIÊU TRÍ 3 4 (1610-1674) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Hồ, hiệu Kỳ 
Nhiên, người Thành Đô, Trung Quốc. Xuất 
gia lúc 9 tuổi tại chùa Trung Phong, sư 
từng tham kiến các bậc tôn túc: Chúc Gia 
Am Án Tâm, Thiên Đồng Mật Vân Viên 
Ngộ, Phá Sơn Hải Minh, Tượng Nhai Tính 
Diên v.v... Sau yết kiến Lộc Môn núi Sơn 
Đãng đắc pháp làm truyền nhân tông Lâm 
Tế. Lần lượt trụ trì các chùa Linh Huệ, 
Song Trì, Bạch Thủy, Hoàng Long. Tác 
phâm có: Kỳ Nhiên Trí Thiển sư ngữ lục 2 
quyền. 


SIÊU VIỆT SINH TỬ 3 34 + Z 
Đạo Phật cho rằng chúng sinh hữu tình đều 
ở trong biển khổ luân hồi sinh tử. Nhà 
thiền đem việc thoát khỏi sinh tử một cách 
triệt để làm mục đích tu tập và gọi đó là 
»siêu việt sinh tử«. Tiết Hòa Sơn Huệ 
Phương Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: 
»ãÑ 1T: 2 2X ÙÉ. [I Jj# jú ñš HỊ Ất, 
Đ Đ fl Ti tá 2} HH 5 , 3M ®: 3L 5 
lŠ #. 1í #4 ÌKÑU# 2L. R KÌ 
Ñã. H đế  “E 2E — ÍU TE 
— Nhưng ngũ gia tông phải, mỗi tông đều 
có cách giáo hóa riêng, dù ông phân biệt 
được rõ ràng thoái mái cũng còn là việc 
lu huyễn chẳng thật. Nếu muốn đối địch 
với sinh tử, thì còn cách xa như trời với 
đất. Thế thì một câu siêu việt sinh tử làm 


Ð 























1E 
b 
X⁄ 

















\ 
tỳ JE 

















bị Xã 


? 


Sao nói ?2«. 


SIÊU VĨNH 3# +% 

Thiền tăng đời Thanh, họ Diêu, hiệu Tế 
Luân, người Túy Lý (Chiết Giang), Trung 
Quốc. Thuở nhỏ theo Nho học, lớn lên 
công danh đạm bạc. Niên hiệu Thuận Trị 
thứ 7 (1650) sư lễ Thâm Vân Quả ở Gia 
Hưng (Chiết Giang) xi cạo tóc. Mùa thu 
năm ấy yết kiến Bách Ngu Tịnh Tư. Sau 
đó lần lượt du phương núi Thiên Đồng, 
Kính Sơn, chùa Báo Ân, chùa Kim Túc. 
Niên hiệu Thuận Trị thứ 9 (1652) tham 
kiến Thiền sư An Điền Tĩnh, vào ngày 
Phật thành đạo (mùng § tháng 12) được ấn 
khả. Sau sư trụ trì chùa Thánh Cảm, Tây 
Sơn, Bắc Kinh. Niên hiệu Khang Hy thứ 
32 (1679) biên tập Ngũ Đăng Toàn Thư 
120 quyền; đặc biệt trước tác Thâm Tuyết 
Thảo Đường tập, Pháp Uyển Anh Hoa, 
Độc Thư Tùy Ký, Cô Kim Tăng Thi v.v... 


SONG PHONG TỰ # ›‡ ‡ 

Ở dưới núi Song Phong, phía tây huyện 
Nhũ Nguyên (khu tự trị dân tộc Dao), tỉnh 
Quảng Đông, Trung Quốc. Còn gọi »Hưng 
Phúc Viện«. Khoảng niên hiệu Thái Bình 
Hưng Quốc (976-983) đời Tống, Thiền sư 
Cánh Khâm (Huệ Chân Quảng Ngộ) sáng 
lập. Sau được ban cho tấm biển »Song 
Phong Sơn Hưng Phúc Thiền Tự«. Niên 
hiệu Nguyên Hựu thứ 2 (1087) Lương 
Thành trung tu. Đầu những năm Hồng Vũ 
(1368-1398) đời Minh, Liễu Yết xây cất 
lại. Niên hiệu Thành Hóa thứ 5 (1469) Tổ 
Quan Thủ G"ới trùng tu. Niên hiệu Chính 
Đức thứ 1 (1506) Thái Tiến trùng tu. Niên 
hiệu Gia Tỉnh thứ 22 (1543) Trình Khải 
trùng tu. Niên hiệu Khang Hy thứ 22 
(1683) đời Thanh trùng tu một lần nữa. 


670 


SỞ NAM # H (813-888) 





SONG THÁP TỰ # 34 ‡ 

Ở ngõ chùa Định Huệ, thành phố Tô Châu, 
tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Được xây 
dựng vào khoảng niên hiệu Hàm Thông 
(§60-873) đời Đường, ban đầu tên »Bát 
Nhã Tự«, sau đổi tên là »Thọ Ninh Vạn 
Tuế Thiền Viện«. Khoảng niên hiệu Ung 
Hy (984-987) đời Tống, anh em Vương 
Văn Hãn xây hai tháp gạch đứng đối nhau, 
bẻn gọi là »Song Tháp Tự«. 


SƠ 3 
Đặt trước từ phủ định, biểu thị phủ định 
một cách hoàn toàn, tương đương với 
»hào« (máy máy), »tuyệt« (tuyệt đối). M4: 
Am ngữ lục ghi: »É8 3ˆ 3ý Ñ }J ft — 


nhị thập bát Tổ; quá Đông Độ sơ khai 
Thiếu Lâm« (Ở Tây Thiên hai mươi tám 
Tổ; qua Đông Độ mới mở Thiếu Lâm). 
Bên trong thờ tượng của Sơ Tổ, Nhị Tổ, 
Tam Tổ, Tứ Tổ, Ngũ Tổ. Trong điện trên 
trụ đá có khắc võ sĩ khí độ uy nghiêm, rồng 
bay sông động,, phụng múa tự nhiên, phi 
thiên bồng bênh, rồng cuộn tròn trịa. Tòa 
Tu-di thần đài và đá giữ chân tường điện 
có khắc nồi cỏ cuốn, mãnh sư, kỳ lân, thủy 
thú đều sinh động truyền thần. Phía đông 
nam đại điện có một cây cổ bách, tương 
truyền là Lục Tổ Huệ Năng đem từ Quảng 
Đông về trồng nơi đây. Xung quanh điện 
phòng còn giữ gìn hơn 40 tấm đá khắc 
»Ð[_lt-ma tụng bi«của Hoàng Đình Kiên, 








Eš :s — Cùng với người bình thường tuyết 
đổi không sai khác. « 


SƠ SƠN ð sh 

Núi thuộc huyện Kim Khê, tỉnh Giang Tây, 
Trung Quốc, nằm cách trung tâm huyện 
29km về hướng tây bắc. Trong núi có chùa 
Sơ Sơn. Núi này vốn là chỗ đọc sách của 
ấn sĩ Hà Tiên Đan đời Đường, nên có khi 
gọi là Thư Sơn. Khoảng niên hiệu Trung 
Hòa (881-884) đời Đường, Thiền sư 
Khuông Nhân tông Tào Động đến núi này 
cất chùa, Vua ban bảng hiệu là Bạch Vân. 
Vào thời Nam Đường, đổi tên là Sơ Sơn. 
Đời Minh có Thiền tăng Tự Tính trụ chùa 
Sơ Sơn. 


SƠ TỔ AM 3 ‡8 /Š 

Ở tây bắc chùa Thiếu Lâm, huyên Đăng 
Phong, tỉnh Hà nam, Trung Quốc. Hiện 
còn l điện, 2 đình, l các. Đại điện xây 
dựng vào niên hiệu Tuyên Hòa thứ 7 
(1125) đời Tống, trong điện hai bên có cặp 
đối liễn khắc bằng gạch; »Tại Tây Thiên 














»D[L ma diện bích chỉ am« của Thái 
Biện. 


SỞ HUÂN # # 

Thiền tăng đời Tống. Sư đến Đại Long sơn 
thuộc Đảnh Châu (nay thuộc huyện 
Thường Đức, tỉnh Hồ Nam) thờ Thiền sư 
Trí Hồng làm thầy và nối pháp ngài, kế 
tiếp trụ trì làm hưng thịnh tông phong. 

Có vị tăng hỏi: Thế nảo là cảnh Đại Long? 
Sư đáp: Thiền sư các nơi chỉ dạy cho 
TIBƯỜI. 


SỞ MINH # # (1085-1145) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trương, người 
Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. 
Sư nối pháp thiền sư Thiện Bồn, thuộc 
tông Vân Môn đời thứ 8, trụ trì chùa Tịnh 
Từ ở Lâm An (tại Hàng Châu, Chiết 
Giang). 


SỞ NAM # # (813-888) 
Thiền tăng đời Đường, họ Trương, người 
Phúc Châu, Trung Quốc. Thuở nhỏ sư theo 


671 


SỞ THẠCH PHẠM KỲ THIỀN SƯ NGỮ LỤC 3# 2ï 3š #4 ## lf š8 # 





Đàm Ái chùa Khai Nguyên làm sa-di, sau 
khi cạo tóc sư đến núi Ngũ Đài thụ giới cụ 
túc, học giới luật, kinh Tịnh Danh, gần như 
thông được tông chỉ. Theo lời dạy của Phù 
Dung Linh Huấn, sư tham kiến Hoàng Bá 
Hy Vận được nối pháp. Vào niên hiệu Hội 
Xương Vua hủy diệt Phật pháp, sư liền ân 
trong rừng hoang. Sau nhân Bùi Hưu thỉnh 
nên sư trụ trì chùa Báo Ân ở Giang Tô hơn 
20 năm, về sau lần lượt trụ chùa Bảo Lâm, 
núi Chi Hình. Niên hiệu Càn Phù thứ Š 
(878) sư trụ viện Từ Vân núi Thiên Đốn, 
đồ chúng các nơi tụ hội, pháp hóa hưng 
thịnh; tuy ứng cơ rất nhiều mà vẫn lặng lẽ 
an nhiên. Niên hiệu Quang Khải thứ 3 
(887) Ngô Việt Vương triệu vào cung 
thuyết pháp, ban cho tử y. Tác phẩm: Öá¡- 
nhã Tâm Kinh Tụng I quyên, Phá Tà Luận 
l quyền. 


SỞ THẠCH PHẠM KỲ THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC # 5 3# 3 # Í§ ‡( 

Gọi đủ: Phật Nhật Phổ Chiếu Huệ Biện Sở 
Thạch Thiền sư ngữ lục. Còn gọi: Sở 
Thạch Thiển sư ngữ lục, Sở Thạch lục. 
Ngữ lục, 20 quyên, do Phạm Kỳ soạn vào 
đời Nguyên, các vị Tổ Quang, Đàm Thiệu, 
Lương Ngạn biên tập, được xếp vào Tục 
Tạng kinh tập 124, trang 71. Nội dung bao 
gồm ngữ lục của sư Phạm Kỳ ở các chùa: 
Phúc Trăn, Thiên Ninh Vĩnh Tộ, Đại Báo 
Quốc, Bản Giác và các phần Bỉnh phất tiểu 
tham, Tụng cổ, Pháp ngữ, Tạp trước và 
phụ Hành trạng cùng với lời tựa, tháp minh 
do Tống Liêm soạn. 


SỞ TUẤN 3š #4 (1262-1336) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Hoàng, tự 
Minh Cực, người huyện Ngân (Chiết 
Giang), Trung Quốc. Tính nhàn nhã, không 


thích đùa giỡn. Năm 12 tuổi sư xuất gia 
với Trúc Song Hỉ chùa Linh Nghiêm; sau 
đó tham kiến Hoành Xuyên Như Hồng, sư 
siêng năng tham cứu ngày đêm không rảnh 
ăn ngủ. Sau nghe Hồ Nham Tịnh Phục giáo 
hóa hưng thạnh, sư bèn đến Lãnh Tuyền 
hầu hạ, có chỗ tỉnh ngộ. Sau đó ở pháp hội 
của Chỉ Hoằng Giám chùa Thiên Đồng, sư 
giữ chức Tạng chủ. Khi ra hoằng pháp, sư 
trụ trì chùa Phụng Thánh ở Kim Lăng 
(Nam Kinh), sau đó dời sang trụ chùa 
Thụy Nham, Phổ Từ, lại sang chùa Song 
Lâm. Chắng bao lâu lần lượt đi du phương 
các chùa Kính Sơn, Linh Ấn, Thiên Đồng, 
Tịnh Từ, đều giữ chức Đệ nhất tòa. Niên 
hiệu Chí Thuận thứ I (1330) qua Nhật 
Bản, Đề-Hồ Thiên Hoàng cho mời vào 
cung. Tấu đối đẹp lòng vua nên được ban 
hiệu »Phật Nhật Diễm Huệ Thiền sư«. Xây 
dựng chùa Quảng Nghiêm để sư làm Tổ 
khai sơn. Sau đó phụng chiếu lần lượt trụ 
trì chùa Nam Thiền, Kiến Nhân, các nhân 
sĩ Nho học lẫn Phật học nghe danh tìm 
đến. Sau khi sư tịch, hài cốt được chia ra 
thờ phụng tại hai tháp Vân Trạch và Thiếu 
Lâm. 


SỞ VIÊN # BÄ (986-1039) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lý, người Thanh 
Sương, Toản Châu (Quảng Tây), Trung 
Quốc. Lúc trẻ sư làm Nho sinh chuyên tâm 
học hành. Năm 22 tuổi sư xuất gia nơi 
chùa Án Tĩnh ở Tương Sơn. Đi đến cửa 
Tương Miến, sư kết bạn với Thủ Chi Cốc 
Tuyên rồi vào thành Lạc Dương. Nghe đồn 
Thiện Chiêu là đệ nhất trong thiên hạ, sư 
bèn đến Phần Châu (Phần Dương, Sơn 
Tây) y chỉ 2 năm mà vẫn chưa được vào 
thất. Mỗi lần yết kiến đều bị mắng chửi 
hoặc nghe ngải chê bai những nơi khác, 


672 


SƠN MÔN 1l: Ƒ† 





những lời dạy bảo đều thô bỉ thế tục. Một 
hôm, Sở Viên đang than trách thì bị Thiện 
Chiêu nhìn kỹ mà mắng rằng: »Đồ ác tri 
thức! Ngươi dám trách ta à!« Còn quơ gậy 
đánh đuôi. Sư muốn giải bày, Thiện Chiêu 
liền bụm miệng sư, Sở Viên chợt đại ngộ, 
nói: »Đúng là đạo của Lâm TẾ vượt ra 
ngoài thường tình«. Sư ở lại hầu hạ 12 năm 
lãnh ngộ hết ý chỉ. Sư còn tham phỏng Trí 
Tung ở Đường Minh, và cùng các danh sĩ 
đương thời như Dương Đại Niên, Lý Tuân 
Úc luận đạo. Muốn trở về quê hương cảnh 
tỉnh mẹ già, sư đi qua Quân Châu (Cao An, 
Giang Tây) nơi Động Sơn yết kiến Hiểu 
Thông xin y chỉ 3 năm. Lại đi đến Ngưỡng 
Sơn trụ chùa Quảng Lợi, Nam Nguyên, 
Viên Châu (Nghi Xuân, Giang Tây), Lại 
tham kiến Thần Đảnh Hồng Nhân, Hồng 
Nhân rất khen ngợi sư, nhờ vậy mà tiếng 
tăm vang dội. Sư làm chủ pháp tịch Đạo 
Ngô, Đàm Châu (Trường Sa, Hồ Nam), 
dời sang trụ chùa Sùng Thắng núi Thạch 
Sương, chùa Phúc Nghiêm Hành Sơn, sau 
đó thị tịch nơi chùa Hưng Hóa ở Đàm 
Châu. Thụy là »Từ Minh Thiền sư«. Tác 
phâm: Thạch Sương Sở Viên Thiển sư ngữ 
lực 1 quyền. Đệ tử nối pháp có 50 người, 
song nổi tiếng nhất là Hoàng Long Huệ 
Nam, Dương Kỳ Phương Hội. 


SƠN AM TẠP LỤC ›h # 3# #š 

Bút ký, 2 quyển, do Vô Uấn biên vào 
khoảng niên hiệu Hồng Võ (1368-1398) 
đời Minh và được xếp vào Tục Tạng kinh 
tập 148, trang 323. Nội dung sách này 
được tuyển chọn từ: La Hồ Dã Lục, Vân 
Ngọa Kỷ Đàm, Tùng Lám Công Luận, 
Thiên Lâm Bảo Huấn, các thứ Truyền đăng 
lục, cho đến các điều thấy nghe trong lúc 
tham học vào thời ẫy. Đối với ngần ấy 


truyện có chỗ sai lầm, tác giả thêm phần 
khảo chứng lại. 

Quyền thượng thu thập hơn 70 điều từ Hoà 
Thượng Định Thủy Bảo Nguyệt đến Hòa 
thượng Vô Tượng DỊ. Quyền hạ thu thập 
hơn 60 điều từ Hồ Châu Tăng Tịnh đến 
Đàn chủ Đức Ngung, đều là đưa ra lời hay 
ý đẹp của các bậc danh tăng. 


SƠN CHỦ ¿› + 

Chỉ cho vị Trụ trì của một tự viện. Về sau 
cũng dùng từ này để tôn xưng các vị thiền 
sư. Tông Môn Võ Khó ghi: »2} %3 2 j j 
lv BB TỰ ấn đi ÑÊ 2E 4b Ti Hi 2 Jr ZI 
#. ĐI lì H Jấ. ZEEH: ME th + # 















































f. JÈ 4# ñW 1U. H h ® (h ?X 
AR ) H: lƒ.. — Chùa Vân Nham ở Phần 














Ninh chưa có Trụ trì. Quan Quận này nhờ 
thiển sự Hoàng Long Tử Tâm tiến cử cho 
một người để trông coi chùa ấy. Tử Tâm 
nói: Sơn chủ Chuẩn trụ trì nơi đó được. Có 
điều là tôi chẳng biết mặt ông ta, chỉ đọc 
được bài tụng Tẩy bát rất hay của ông ta 
mà thôi l«. 


SƠN CỐC TỰ :!; & #3 
X. Tam Tổ tự 


SƠN MÔN + ? 

I1. Còn gọi: 72m môn. Cửa chính của tự 
viện. Như Tịnh ngữ lục, q. thượng ghi: »† 
tị ƒJ:  ð 27? EXñ. ®ñ %Xx 
bái sỉ #Â Dị 
»Šw chỉ cảnh cửa chính, nói: 

Không từng cất bước lên Thiên Thai, 


























Khóa vàng của Tổ mở toang ra«. 

2. Còn gọi: Sơn tự. Chỉ cho các tự viện, 
chùa. 7ông Môn Võ Khó ghi: »J8 HÄ 3: #: 
#! f. lš BAWi. 2® (1H 3» 2 ) 
ñH l8] ĐT mí v lí tị F]j #Ê f. 72 8 th 
































673 


SƠN ÔNG MỘNG ẨN 1li # # Fã 























TIM l| JR.. — Tạng chủ Khánh ở chùa 
Trí Hải chợt mắc bệnh. Pháp Tu muốn đến 
viếng thăm, nhưng chùa không cho phép. 
Tú liên lẻn đến Trí Hải để gặp Khánh«. 





SƠN ÔNG MỘNG ẨN .! 8 # !š 
Hiệu của thiền tăng Đạo Mân đời Thanh. 
X. Đạo Mân 


SƠN TĂNG ›h; 1# 

Lời của tăng sĩ tự xưng, phần lớn là lời của 
thiền sư trụ trì một tự viện tự xưng, hàm ý Z 
khiêm tốn. Lâm Tế ngữ lục ghi: »JÑf 3: +: 
ý †F ø BH ñq TT ñg HỤ JƑ RE. HỤ E 3ế 
1 lh đã 2H ®3# . HH HH 
tí J  I HE. — Trị phú Vương Thường 
Thị cùng các quan trong phú thỉnh Sư 
thăng tòa. Sự thượng đường bảo: Hôm 
nay, do sự bắt dắc dĩ, Sơn tăng thuận theo 
nhán tình mới lên tòa này«. 























SUÂN TÍCH #‡ 3+ 

Da dẻ thô ráp, sần sùi. Phẩn Dương ngữ 
l„c q. thượng ghi: »#2 f£ ‡4 lỗ 8ã 9Ý HN. 

2b li H # 1H] . Cây tùng lâu năm 
dù da dẻ sân sùi, nhưng trong ruột tự có 
một đường trong sạch«. 


























SÚC TY NHÂN DUYÊN 3š # H # 

Công án vặn mũi. Công án này tất thấy 
nơi chương Hoài Hải, đời thứ 3 dưới Đại 
tinh trong CFTNL q. I như sau: »— 

























































































. Bữ ff R 4H #ã Í7X, BH Bƒ § 
nh R 1H xã: {E J# #8? HỊl +: 5ƒ 
 ##. HA. H M2: ìš # 5 HmỊ 
{†l R gã 3%? Hữ zã: ?§ 3 +. HH 
|H| đã #í ñị #2 {f t4. lữ {E 3M #. R§ 

4 lỀ J ñ FÑ# 

*;:w. H 
? M El: 


















































































































































#Ẹ. El: 3W N lễ HŠ? HH: Ất. 
H: #{£j J#? BH EH: #3 § {L3 
3 Hi l# f3 3 4 đu. In] 3í EHl: # RE 
DỊ lñ] H⁄ 41 hú 
+? I‡ f† # # fn[ 
H: ‹ #? ÑI li lỗ 
LŠ H fr 1H. ì# 
H El: TH hú 3 
ì „ Hi 77 HHƒ Thị 
* %. 1m2 
: HH: 3š & #%, mm 

















Il#Ñ ‹ — Một hôm sư đang 
điền hảu Mã Tổ đi dạo, nghe tiếng vịt trời 
kêu. Mã Tổ hỏi: Tiếng gì thế? Sư đáp: 
Tiếng vịt trời. Hỏi lâu, Mã Tổ hỏi: Tiếng 
kêu vừa rồi đi đâu rồi? Sư đáp: Bay qua 
rồi. Mã Tổ xoay đâu lại vặn mũi sư, Sư 
đau quá kêu lên. Mã Tổ bảo: Lại nói bay 
qua đi? Sư nghe lời này có tỉnh. Khi trở về 
liêu thị giả, sư khóc to thảm thiết. Người 
đồng sự hỏi: Huynh nhớ cha mẹ phải 
không? Sự đáp: Không. Hỏi: 
khóc? Sư đáp: Lỗ mũi tôi bị Hòa thượng 
vặn, đến giờ vẫn còn đau. Người đông sự 
nói: Có nhân duyên gì chẳng khế hợp? Sư 
bảo: Huynh hãy hỏi Hòa thượng! Người 
đồng sự đến hỏi Mã Tổ: Thị giả Hải có 
nhân duyên gì không khế hợp, đang khóc 
trong liêu. Xin hòa thượng nói cho con biết 
với. Mã Tổ bảo: Y ta đã hội, ngươi hãy hỏi 
y. Người đồng sự trở về liêu, bảo: Hòa 
thượng nói huynh hội rồi, bảo tôi về hỏi 
huynh. Sư liền cười to ha hả. Người đồng 
sự nói: Hồi nãy khóc, bây giờ lại cười. Sư 
bảo: Hỏi nãy khóc, bây giờ lại cười. Người 
đồng sự mở mịf.« Đây là câu chuyện Bách 
Trượng Hoài Hải ngay nơi cơ dụng gợi ý 
của Mã Tô mà lãnh ngộ đạo pháp và đạt 
được sự ấn chứng của Tổ. 


Tại sao 


674 


SÙNG HUỆ ‡š #ï 





SÙNG CHIẾU # ## (?-1342) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Đoạn, người 
Phổ Ninh (nay thuộc Vân Nam), Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Trung Phong 
Minh Bản, làm truyền nhân tông Lâm Tế, 
trụ trì chùa Bàn Long trên núi Bàn Long tại 
Vân Nam. 


SÙNG DỤ # 3# (1304-1378) 

Thiên tăng đầu đời Minh cuối đời Nguyên, 
họ Trần, tự Ước Chi, người Tỳ Lăng 
(Thường Châu, Giang Tô), Trung Quốc. 
Năm l6 tuổi, sư vào viện Thọ Xương theo 
Đông Lâm Hiểu Công xuất gia, cầu thụ 
giới cụ túc. Sau lên núi Song Kính yết kiến 
Tịch Chiếu Đoan Công xin làm thị giả. 
Đến núi Thiên Mục tham vấn Phật Huệ 
Nghĩa Công. Đến chùa Trung Thiên Trúc, 
Quảng Trí Hân Công vừa gặp đã kính 
trọng sư, ngôn ngữ khế hợp bèn được ấn 
chứng. Nhậm chức Duy-na, chẳng bao lâu 
lên chức Chủ Tạng thất, y chỉ hơn mười 
năm được trọn đạo pháp của Hân Công. 
Đời Nguyên, niên hiệu Chí Thuận thứ 2 
(1331), sư ra trụ trì Quang Hiếu Thiền Tự 
ở Thái Bình (An Huy) rồi sang Sùng 
Thắng Thiền Tự ở Cửu Giang (Giang Tây). 
Đời Minh, niên hiệu Hồng Vũ thứ 1 (1368) 
sư sang trụ Sùng Thắng Thiền tự ở Cửu 
Giang (Giang Tây). Đời Minh, niên hiệu 
Hồng Vũ thứ 1 (1368) sư sang trụ chùa A- 
dục Vương ở Tứ Minh; Hồng Vũ thứ 5 
(1372) sư đến Kinh Sư hiến kệ đẹp lòng 
vua, vua ngợi khen ban thưởng trọng hậu. 
Tác phâm: Tam Hội ngữ lục. 


SÙNG GIÁC TỰ THIẾT THÁP # #. 
+ 

Tục gọi: 7é Ninh Thiết Tháp. Nằm trong 
khuôn viên chùa Thiết Tháp, thành phô Tế 


Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sùng 
G1ác tự còn gọi »Thích-ca Thiền Tự«, xây 
dựng vào niên hiệu Hoàng Kiến thứ I 
(560) đời Bắc Tê. Tháp xây vào niên hiệu 
Sùng Ninh thứ 4 (1105) đời Tống, ban đầu 
7 tầng. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 9 (1581) 
đời Minh xây thêm 9 tầng. Hình bát giác 
cao 23,8m. Tòa nền xây gạch xanh, bốn 
mặt mở ra cửa cuốn hình vuông, trong tâm 
thất thấp hiện còn »Thiên thủ Phật tạo 
tượng« đời Tống, bia »ký tháp sự« niên 
hiệu Quang Tự thứ 7 (1881) đời Thanh. 
Mỗi tầng do ba phần lan can tòa bằng, thân 
tháp, mái cong hợp lại mà thành. Tòa bằng, 
mái cong đều dùng đấu củng ngâng cao 
nâng đỡ. Bốn mặt của mỗi tầng mở ra cửa 
hình chữ nhật, đặc biệt bên ngoài bốn mặt 
thiết kế khám thờ 2 tượng Phật. Vách tháp 
tầng 1, tầng 2 có đúc minh ký: »Đại Tống 
Sùng Ninh Ất Dậu Thường Thị Hoàn Phu 
Từ Vĩnh An Nguyện Cân Chú«. Tầng đỉnh 
bát giác có treo phong linh, lắp đặt sát tòa 
hoa sen bằng đồng, tháp sát bình báu bằng 
vàng ròng. Tháp này mô phỏng kiến trúc 
gỗ đặc điểm nặng nề, tạo dáng mỹ quan. 


SÙNG HUỆ # ‡# 


1. Thiền tăng đời Đường (?-779), họ Trần, 
nối pháp Thiền sư Trí Oai, thuộc tông 
Ngưu Đầu đời thứ 6. Khoảng niên hiệu 
Càn Nguyên (758-759) sư khai sơn núi 
Thiên Trụ. 


2 Thiền tăng đời Đường, họ Chương, 
người Hàng Châu, Trung Quốc. Sư nối 
pháp Thiền sư Kính Sơn Pháp Khâm, 
thuộc tông Ngưu Đầu đời thứ 8, trụ chùa 
Chương Tín, sư là »Cân Tử Sơn Hàng Ma 
Thiền Sư«. 


675 


SÙNG NHẠC ‡š †? (1132-1202) 





SÙNG NHẠC # +# (1132-1202) 

Thiền tăng đời Tống, họ Ngô, hiệu Tùng 
Nguyên, người Long Tuyên, Xử châu 
(Chiết Giang), Trung Quốc. Thuở nhỏ sư 
có chí xuất gia, 23 tuổi mới thọ ngũ giới 
làm sa-di, lần lượt tham kiến các bậc tôn 
túc trong thiền lâm như: Yết Linh Thạch 
Diệu. Đại Huệ Tông Cảo, Ứng Am Đàm 
Hoa v.v... Niên hiệu Long Hưng thứ 2 
(1164) sư được độ nơi Tĩnh xá Bạch Liên 
ở Tây Hồ, đi du phương tham học với các 
thiền sư ở Giang Nam, Chiết Giang. Sau sư 
tham kiến Thiền sư Mật Am Hàm Kiệt, 
nghe tăng hỏi câu »Chắng phải tâm, chắng 
phải Phật, chăng phải vật«, sư hoát nhiên 
đại ngộ, nối pháp làm truyền nhân phái 
Dương Kỳ tông Lâm Tế. Sư lần lượt trụ 
chùa Báo Ân Quang Hiếu, các thiền viện 
Thật Tế, Tiến Phúc, Trí Độ, Vân Nham 
hoằng hóa cực thịnh. Niên hiệu Khánh 
Nguyên thứ 3 (1197) sư trụ trì chùa Linh 
Ấn và khai sáng chùa Hiển Thân Báo Từ. 
Đệ tử Thiện Khai, Quang Mục vì sư biên 
tập 7Tủng Nguyên Hòa thượng ngữ lục 2 
quyền. Lục Du soạn thấp minh. 


SÙNG NHÂN ĐẠI SƯ # B % 
Hiệu của Thiền tăng Thanh Hộ đời Ngũ 
Đại. X. Thanh Hộ. 


SÙNG PHẠM # 3* (1004-1087) 

Thiền tăng đời cuối Lê đầu Lý, thuộc dòng 
Tỳ-ni-đa-lưu-chi, đời thứ I1. Sư họ Mâu, 
dáng vẻ mạnh mẽ to lớn, hai trái tai thòng 
đến vai. Xuất gia xong, sư đến tham vấn 
với ngài Vô Ngại ở Hương Thành. Sau khi 
được tâm ấn, sư dạo khắp nước Thiên Trúc 
để cầu học hỏi sâu rộng. Mãn chín năm sư 
trở về nước, gồm thông giới định. Về sau, 
sư thuyết giảng Phật pháp tại chùa Pháp 


Vân làng Cổ Châu, Long Biên. Học trò các 
nơi tụ về rất đông. Hoàng đề Lê Đại Hành 
nhiều phen thỉnh sư vào cung để thưa hỏi 
huyền chỉ. Vua lấy lễ đãi sư rất trọng hậu. 
Đến năm Quảng Hựu thứ 3 triều Lý (1087) 
nhằm năm Đinh Mão, sư viên tịch, thọ 84 
tuổi. Vua Lý Nhân Tông có làm bài kệ truy 
tặng sư: 

# fữ Jm Hí HỊ., dò 2š & Z5 Bổ 
HỆ E BH đã Đ[. 3š Š ãï BÊ f0 
»Sùng Phạm cư Nam Quốc 

Tâm không cập đệ qui 

Nhĩ trường hồi thụy chất 

Pháp pháp tận ly vi«. 

»Nước Nam ngài Sùng Phạm 


























Tâm không thi đậu về 

Tai dài hiện tướng lạ 

Pháp pháp thảy nhiệm mâu«. 

Theo: Tiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


SÙNG PHÚC TỰ # 3š 3 

1. Phía bắc phố Đông, trong thành huyện 
Sóc, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Chùa xây 
vào niên hiệu Lân Đức thứ 2 (665) đời 
Đường. Đời Liêu từng làm dinh thự cho 
Lâm Thái sư, cho nên còn gọi »Lâm Nha 
Viện«. Khoảng niên hiệu Thống Hòa (983- 
1011) đời Liêu đối tên »Lâm Nha Tự«. 
Niên hiệu Thiên Đức thứ 2 (1150) đời Kim 
đề biển »Sùng Phúc Thiền Tự«. Khoảng 
niên hiệu Càn Long (1736-1795) đời 
Thanh đổi tên »Sùng Phúc Tự«. Kiến trúc 
quy mô hùng vĩ tráng lệ, bố cục nghiêm 
cần, chủ thứ phân minh. Hiện còn Sơn 
môn, Quán Âm điện, Di Đà điện, Địa Tạng 
điện, Văn-thù điện, Tàng kinh các, Chung 
cô lâu. Tàng kinh điện nằm phía trước các 
điện, là một loại tự miếu bố cục hiếm thấy. 
DI Đà điện xây vào niên hiệu Hoàng 


676 


SÙNG PHÚC TỰ #‡š 3ã # 





Thống thứ 3 (1143) đời Kim, hùng vĩ tráng 
lệ, là kiến trúc đời Kim quy mô khá lớn 
hiện còn, trong điện tố tượng bích họa 
được giữ gìn hoàn hảo. 

2. Còn gọi: Cửu Phong tự. Năm trong núi 
Cửu Phong, cách trung tâm huyện Thượng 
Cao, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc 35km về 
phía tây. Khoảng niên hiệu Càn Ninh (894- 
898) đời Đường, Nam Bình Vương Chung 
Truyền quyên nhà làm chùa, Đường Chiêu 
Tông ban biển »Hoằng Tế«. Khoảng niên 
hiệu Thiên Phục (901-904) đổi tên là 
»Sùng Phúc Thiền Lâm«, là đạo tràng lớn 
của tông Tào Động. Chùa đến nay vẫn 
được giữ gìn hoàn hảo, chiếm diện tích 
chừng 1000 rỉ, trước sau điện vũ là hai dãy 
nhà, hai bên là phòng ốc. Trên cửa chính 
treo tắm biển viết bốn chữ lớn »Sùng Phúc 
Thiền Lâm«. Phong cảnh quanh chùa thanh 
tú đẹp đẽ, Cửu Phong chập chùng xanh 
thắm. Ngọn Hương Lô đứng trước chùa, 
suối Quán Âm mùa đông ấm, mùa hè mát. 
3. Ở huyện Lâm An, tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc. Niên hiệu Khai Vận thứ 3 
(946) đời Hậu Tắn, Thiền sư Minh Nghĩa 
Trí Hậu sáng lập Bảo Thọ Viện. Niên hiệu 
Đại Trung Tường Phù thứ I (1008) đời 
Tống đổi tên »Sùng Phúc Thiền Tự«. 
Khoảng niên hiệu Đại Quán (1107-1110) 
bị phá hủy, khoảng niên hiệu Thiệu Hưng 
(1131-1162) xây dựng lại. Cuối đời 
Nguyên bị chiến tranh phá hủy. Niên hiệu 
Hồng Vũ thứ 16 (1383) đời Minh xây dựng 
lại, sau lập thành tùng lâm. Niên hiệu Ung 
Chính thứ 12 (1734) đời Thanh tu sửa rất 
quy mô, là tổ đình tông Lâm Tế. Niên hiệu 
Gia Khánh thứ 6 (1801) Chu Văn Tảo, 
Thích Chân Nguyên biên tập »Sùng Phúc 
Tự Chí«. 

4. Dưới núi Bắc Lĩnh, thành phố Phúc 


Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, cách 
thành phố chừng 8km. Chùa xây vào niên 
hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ 2 (977) đời 
Tống, nguyên tên là »Sùng Phúc Viện«, 
quy mô khá nhỏ sau bị hủy phế. Cuối đời 
Minh đầu đời Thanh xây dựng lại, đến đời 
Khang Hy thứ 38 (1699) mới đủ quy mô, 
về sau dần dần phát triển thành đại tự viện, 
phạm cung mọc lên như rừng, điện vũ 
nguy nga, đến cuối đời Thanh trở thành 
một trong năm đại thiền sát ở Phúc Châu. 
Những kiến trúc hiện còn phần nhiều được 
xây lại vào khoảng niên hiệu Quang Tự 
(1875-1908) đời Thanh. Chùa Sùng Phúc 
nằm trên sườn núi Tượng Phong, đổi núi 
bao quanh, tùng bách cao vút, nước khe 
trong vắt chảy quanh chùa, khung cảnh vô 
cùng u nhã tĩnh mịch. 

5. Còn gọi: Chủa Tây Phương, Hoành Sơn 
Thiếu Lâm Tự. Chùa xây dựng trên núi 
Câu Lậu, thuộc xã thạch Xá, huyện Thạch 
Thất, Hà Tây, Việt Nam, cách thủ đô 37km 
về hướng tây. Khoảng năm 865-873, Cao 
Biền cho xây ngôi chùa Tây Phương 
nguyên thủy trên đỉnh Câu Lậu và Trịnh 
Tạc sửa sang vào khoảng 1657-1682. Đến 
năm 1794, chùa được xây dựng lại hoàn 
toàn mới, đặt trên đỉnh núi cao 50m, muốn 
lên đến cổng chùa phải vượt qua 239 bậc 
xây đá ong. Chùa có ba tòa nhà chính, đặt 
cách nhau I,6m. Tòa Bái đường phía trước 
và tòa Hậu cung phía sau có chiều dài lớn 
hơn với năm bước nhà, nhưng lại có chiều 
ngang với nhịp nhà bé hơn tòa Chính điện 
ở giữa. Nhà xây kiểu chồng diềm, hai tầng 
tám mái, khung gỗ chịu lực, tường ngoài 
xây gạch Bát Tràng để trần. Cột nhà cao 
hơn thì đường kính lớn hơn, hợp lý về chịu 
lực, hài hòa về kiến trúc, tất cả đều đặt trên 
các tảng đá xanh. Những chỉ tiết kiến trúc, 


677 


SÙNG PHÚC TỰ CHÍ ## 3ñ 5# z: 





trang trí trước hết là những đầu đao, giàu 
sức khái quát, khả năng truyền cảm. Các 
vì, xà, điềm mái chạm khắc chim muông, 
hoa lá, triện cuốn đặc biệt công phu. Hệ 
thống cửa gỗ lấy ánh sáng ở đây cũng đã 
tạo được một khung cảnh thoát tục, mơ 
màng. Chùa có trên 70 pho tượng, nay còn 
64 pho, trong đó có nhiều tác phâm quan 
trọng của điêu khắc Việt Nam cuối thế kỷ 
XVII như tượng Tuyết Sơn, tượng La- 
hầu-la, các vị La hán v.v... 


Theo: VHVNTH 898-95 


SÙNG PHÚC TỰ CHÍ ‡' 3š 3 +. 


Chí, 4 quyển, do Chu Văn Tảo soạn vào 
đời Thanh, Thích Chân Nguyên hiệu đính, 
được xếp vào Trung Quốc Phật Tự Sử Chí 
Vựng San tập 1. Chùa Sùng Phúc là l1 
trong những Tổ đình của tông Lâm TẾ. 
Niên hiệu Gia Khánh thứ 6 (1801) đời 
Thanh, Chu Văn Tảo bắt đầu soạn »Sùng 
Phúc Tự Chí<, chia ra lịch trình thay đổi và 
phát triỂn của tự vũ, trụ trì tam môn, và 
còn được sự hiệu đính của Thích Chân 
Nguyên. Niên hiệu Quang Tự thứ 7 (188), 
Tiền Đường Đinh Bính cho in lại, phía sau 
phụ »Trùng Kiến Sùng Phúc Tự Bi ký«. 
Quyền chí này từ niên hiệu Gia Khánh trở 
về trước, phần văn hiến của chùa Sùng 
Phúc đều được sưu tập đầy đủ. 


SÙNG THAO 3 z§ 


Thiền tăng đời Minh, tên đời là Triệu Dữu, 
tự Hoán Chị, hiệu Đại Dữu, người Ngô 
Giang (nay thuộc Giang Tô) Trung Quốc. 
Sư nối pháp thiền sư Linh Nham Kế, trụ trì 
chùa Thiên Thai Quốc Thanh, mọi người 
gọi sư là Đại Dữu Hòa Thượng. 


SÙNG TÍN # 4š (780-850) 

Thiền tăng đời Đường, họ Hồ người Kinh 
Châu (Giang Lăng, Hồ Bắc), Trung Quốc. 
G1a đình sư bán bánh, lúc ây Đạo Ngô ở 
chùa Thiên Hoàng, Sùng Tín mỗi ngày 
biếu Đạo Ngô I0 cái bánh; sau theo Đạo 
Ngô xuất gia tỏ ngộ ý chỉ. Sư trụ Thiền 
viện Long Đàm, Lễ Châu (huyện Lễ, Hồ 
Nam) tông phong đại thịnh, người đời gọi 
là »Long Đàm Hòa thượng«. Sau sư truyền 
pháp cho Đức Sơn Tuyên Giám rồi tịch. 


SỦY TẬN GIA TƯ 3# & # 4» 

Dốc hết vốn liếng, tỷ dụ có bao nhiêu lời 
hay đem ra nói hết, rơi vào hình thức. Vô 
Môn Quan ghi: »Rj J8 Âl Mũ v | fl lễ] 
+: lÄ THÍ # ER Á ấu J§ Èš JÊ? 2# 
+: Tfï. TẾ 2x: 1U RE HÀ ñữ 
IK#? #&: ®&zùò. #1, 
4® #1. #t Ứ] H: Bí 3R W5 — 
lj. f8 iẪm ñ§ 2 4Á. Bữ ñí 4® 2P: — 
Có vị tăng hỏi Hòa thượng Nam Tuyên: Có 
pháp nào chưa dạy nữa không? Sư đáp: 
Có. VỊ tăng lại hỏi: Pháp chưa dạy là pháp 
øì vậy? Sư nói: Không phải tâm, không 
phải Phật, không phải vật. Vô Môn nói: 
Nam Tuyển bị hỏi một câu như thế, phải 
dốc hết vốn liễng, lải nhải chẳng ík«. 





















































SƯ ÂM fƒ !‡ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Trung Vân Cái Sơn. Khi ra hoằng pháp, sư 
trụ viện Đại Trí tại Hòa Sơn. Sư học rộng, 
tính tình giản dị trầm lặng; suốt ngày ngồi 
lặng lẽ, có ai thưa hỏi mới đáp và chỉ đáp 
vắn tắt vài lời mà thôi. 

SƯ ẤN ff ứp 


Sự ấn khả, chứng minh của thiền sư. Thiên 
Nhất Túc Giác Hòa thượng trong TĐT q. 3 


678 


SƯ HỘI li # (88o-o46) 





ghi: »iƒt HỊ †h HH, ZK ƒfl⁄ H HI —- Tuy 
hiểu được Phật lÿ nhưng chưa được sự ấn 
khả của thiên sư«. 





SƯ BỊ Éf 4ä (835-908) 

Thiền tăng đời Đường, họ Tạ, người Phúc 
Châu, Trung Quốc. Thuở bé sư thích câu 
cá, thường thả thuyền trôi bồng bềnh trên 
mặt nước. Năm 30 tuổi mới có chí thoát 
trần, sư xuất gia với Thiền sư Linh Huấn 
núi Phù Dung, lại đến chùa Khai Nguyên ở 
Dự Chương (Nam Xương, Giang Tây) thụ 
giới cụ túc. Thực hành pháp đầu-đà, sư 
mặc áo gai ổi giày cỏ, ăn một bữa, tọa 
thiền suốt ngày, người đời gọi là »Bị Đầu- 
đà« Cùng Tuyết Phong Nghĩa Tồn là 
huynh đệ trong đạo mà lại thân cận như 
thầy trò, đồng ra sức hoăng hóa, người học 
đạo tụ hội rất đông. Nhờ xem kinh Lăng 
Nghiêm phát minh tâm địa, các nơi thỉnh 
ích như trăm sông về biển cả. Ban đầu sư 
trụ viện Phố Ứng, đời sang núi Huyền Sa ở 
Phúc Châu ứng cơ tiếp vật hơn 30 năm, kẻ 
học đạo hơn 800 người. Mân Chúa Vương 
Thâm ban tử y và hiệu »Tông Nhất Đại 
Sư«. Có Ngữ lục 3 quyền truyền lại đời. 


SƯ GIỚI É 3k. (920-990) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Chu, người 
Nhạc Châu (Nhạc Dương, Hồ Bắc), Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Sư Khoan, 
thuộc tông Vân Môn đời thứ 3, trụ trì chùa 
Ngũ Tổ ở Kỳ Châu (tại Hoàng Mai, Hồ 
Bắc). Có ngữ lục lưu hành ở đời. 


SƯ HẠO fÍ£ # 

Thiền tăng đời Tống, tham vấn Thiền sư 
Hoài Nhạc ở Báo Ân và đắc pháp. Sư trụ 
trì viện Diệu TẾ, Hương Sơn thuộc Đàm 
Châu (nay là huyện Trường Sa tỉnh Hồ 


Nam). Hiệu: Truyền Tâm Đại Sư. 
Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Diệu TẾ?. Sư đáp: Kẻ tả hữu rất nhiều. 


SƯ HỘ ## ‡# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Mân, 
nối pháp Quốc sư Đức Thiều ở Thiên Thai, 
thuộc tông Pháp Nhãn. Khi sư xuống núi 
hành hóa, chúa Nam Hán lễ sư làm thầy, 
sáng lập viện Quang Thánh ở Quảng Châu 
rồi thỉnh sư trụ trì, ban cho sư hiệu »Đại 
Nghĩa Thiền sư«. Sư tịch vào khoảng niên 
hiệu Thái Bình Hưng Quốc (976-997) đời 
Tống. 


SƯ HỘI fƒ $' (880-946) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Cự, người xứ 
Kế Môn (nay là huyện Kế, tỉnh Thiên Tân) 
Trung Quốc. Sư xuất gia từ thuở bé, lễ 
Thiền sư Đạo Phi ở viện Ôn Tuyền làm 
thầy. Năm 20 tuổi sư thụ giới Cụ túc ở giới 
đàn Bảo sát tại Kim Đài. Khoảng niên hiệu 
Khai Bình (907-910) thời Hậu Lương, sư 
đi đến các nơi như: Hà Sóc, Giang Hoài; ở 
Hán Nam sư gặp Nghiêm Tuấn ở viện 
Quán Âm, bàn luận đạo lý quên cả thời 
gian. Sư vâng theo lời chỉ bảo của Nghiêm 
Tuấn đến núi Đầu Tử tham vấn Thiền sư 
Đại Đồng, ngộ được bản nguyên và nối 
pháp ngài. Mùa thu niên hiệu Càn Hóa thứ 
4 (914), sư nhận lời mời của Chí Tu 
phường Bảo Tích viện La Hán, thay thế 
ngài nhậm chức Trụ trì. Sau đó có Thượng 
thư Tả thừa Ngô Ái, Binh bộ thị lang 
Trương AI quy y với sư. Hai vị Ngô, 
Trương cùng tâu về triều ban cho chùa sư 
bảng hiệu »Thiên Thọ Thiền Viện«. Từ đó, 
chư tăng lũ lượt kéo về. Sư trụ trì chùa này 
35 năm, đồ chúng rất đông. Niên hiệu 
Thiên Phúc thứ 7 (942) vua Cao Tổ đời 


679 


SƯ KHOAN ñïi % (8oo-o55) 





Hậu Tắn khen ngợi sư đức hạnh và ban cho 
y hồng. Niên hiệu Khai Vận thứ 1 (944), 
sư được vua ban hiệu »Pháp Tướng«. 


SƯ KHOAN f£ ® (890-955) 

Thiền tăng đời cuối Đường đầu Ngũ Đại, 
họ Hà, người huyện Tùy, Hồ Bắc, Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Văn Yến, 
thuộc tông Vân Môn đời thứ 2, trụ chùa 
Song Tuyên ở Hồ Bắc hoằng pháp. Có ngữ 
lục lưu hành ở đời. 


SƯ NÃI Éf # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư thờ Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn làm thầy nương ở để 
tham thiền và có tỉnh ngộ. Sau đó nhận lời 
mời của Mân Vương, sư đến phó trai ở lầu 
Thanh Phong, ngồi đợi lâu sư ngước mắt 
nhìn, chợt thấy ánh nắng hoát nhiên đốn 
ngộ, có bài kệ như sau: 

»Thanh Phong lâu thượng phó quan trai 
Thử nhật bình sinh nhãn hoát khai 

Phương tín Phổ Thông niên viễn sự 

Bắt tùng Thông Lãnh đới tương lai«. 

»Lẫu Thanh Phong đến thọ trai 

Bỗng dưng mắt huệ tuyệt vời mở ra 

Mới hay việc Tổ lâu xa 

Chẳng từ Thông Lãnh mang qua chốn 
này«. 

Lúc trở về, sư trình lên Tuyết Phong, được 
ngài trao cho y bát. Khi ra hoằng pháp, sư 
trụ Việt Sơn tại Việt Châu (nay là huyện 
Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang). Thự hiệu: 
Giám Chân Thiền sư. 


SƯ NGẠN fƒ ở 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Hứa, người xứ 
Mân Trung, Trung Quốc. Sư xuất gia từ 
bé, trì giới nghiêm cân, tham vấn Thiền sư 
Nham Đầu Toàn Khoát và đắc pháp. Khi ra 


hoằng pháp sư trụ viện Thụy Nham ở Đan 
Khâu thuộc Thai Châu (nay là huyện Lâm 
Hải, tỉnh Chiết Giang). Sư oai đức nghiêm 
nghị, uốn nắn tăng ni, chẳng chịu để họ 
lầm lạc, nên Giang Biểu nói người hay 
điều phục đại chúng chỉ có Thụy Nham là 
bậc nhất. Thuy hiệu: Không Chiếu Thiền 
SƯ. 


SƯ PHẠM 7 #Š (1175-1249) 

Thiền tăng đời Tống, họ Ung, hiệu Vô 
Chuẩn, người Tử Đồng (Tứ Xuyên), Trung 
Quốc. Năm 9 tuổi sư theo Âm Bình Đạo 
Khâm xuất gia. Niên hiệu Thiệu Hi thứ 5 
(1194) thụ giới cụ túc, niên hiệu Khánh 
Nguyên thứ l (1195) nhập hạ tại chùa 
Chính Pháp ở Thành Đô. Năm 20 tuổi sư 
theo học với Tú Nham Sư Thụy núi Dục 
Vương, khi ấy núi Dục Vương có Phật 
Chiếu Đức Quang ở am phía đông, Không 
Tâu Tông Án giữ chức Phân tọa. Sư Phạm 
nghèo, không có đồ cạo tóc nên thời nhân 
thường gọi sư là »Ô Đầu Tử« (Ông đầu 
đen). Về sau đến chùa Linh Ản, Hàng 
Châu yết kiến Tùng Nguyên Sùng Nhạc, 
qua lại Nam Sơn ở lại sáu năm. Lại nghe 
Phá Am Tổ Tiên trụ núi Hoa Tú phía tây 
Tô Châu, sư liền đến y chỉ. Chắng bao lâu, 
sư đến chùa Hoa Tạng ở Thường Châu 
(Giang Tô) hầu hạ Tông Diễn 3 năm, rồi 
lại trở về chùa Linh Ấn. Thị lang Trương 
Tư Tân sáng lập chùa Quảng Huệ thỉnh 
Phá Am Tổ Tiên trụ trì, sư cũng đến hầu 3 
năm, còn theo Phá Am lên Kính Sơn. 
Truớc khi viên tịch, Phá Am Tổ Tiên đem 
pháp y đảnh tướng truyền cho sư. Niên 
hiệu Thiệu Định thứ 5 (1232) phụng sắc 
trụ Kính Sơn, năm sau vào điện Từ Minh 
thuyết pháp, vua Tống Lý Tông rất cảm 
động, ban hiệu »Phật Giám Thiền sư« cùng 


68o 


SƯ TƯ f # 





vàng bạc lụa là để tu sửa chùa Kính Sơn. 
Niên hiệu Thuần Hựu thứ 9 (1249) ngày 
rằm tháng 3, sư viết hơn 20 trang di biểu, 3 
ngày sau thị tịch. Tác phâm: Vô Chuẩn Sư 
Phạm Thiên sư ngữ lục 5 quyên, Vô Chuẩn 
Hòa thượng Tấu Đối ngữ lục l quyên. 


SƯ THUẬT Íƒ + 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Quốc sư 
Đức Thiều ở Thiên Thai, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ Nghiêm Phong tại Phúc 
Châu. Có vị tăng hỏi: Thế nào là Văn-thù? 
Sư đáp: Chỗ đến rất rõ ràng. 


SƯ THỪA fƒ & 

Thầy truyền pháp cho đệ tử. 7hiển Lâm 
Bảo Huấn 1 (Đại 48, 1018 hạ) ghi: »i 
lỆ h Xi Z. 3® lÚ ?#f? Ý. 4# #8 lữ 
73K ‹ — Tùng “lâm tuy là chỗ tụ tập của 
nhiều hạng Hgười, nhưng nhờ có đầu tàu 
gương mẫu nên vận: được đàng: hoàng, 
đúng phép. Vì thế, mỗi tùng lâm cần có sự 
truyễn trao từ vị TÌ hầy xuống trỏ«. 

















SƯ TIẾN f ⁄‡ 

Thiền tăng đời Tống. Sư tham yết Thiền sư 
Long Hoa Linh Chiếu và đắc pháp. Ban 
đầu, sư ở viện Lục Thông tại Thai Châu 
(nay là huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang), 
sau đó dời đến viện Thụy Nham, thiền tăng 
theo học rất đông. Môn đình nghiêm túc, là 
thiền viện đứng đầu các nơi vào thời ấy. 


SƯ TRÁCH # Eš (1376-1432) 

Thiền tăng đời Minh, họ Chu, tự Hy Cổ, 
hiệu Giản Am, Phật Giám, người xứ G1a 
Hưng (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung 
Quốc. Năm 17 tuổi, sư theo ngài Thiên Vũ 
Tịnh Công ở chùa Vạn Thọ để xuất gia, 
hầu hạ ngài một thời gian, thường vào thất 


thưa hỏi nhưng cơ duyên phần lớn không 
hợp, nên sư đến tham vấn ngài Thời Am 
Phu Công ở chùa Linh Ân tại Hàng Châu 
song khối nghi vẫn chưa vỡ. Ít lâu sau, sư 
đến Nam Kinh, lễ ngài Tuyết Hiên Thành; 
ngài vừa gặp sư liền biết là pháp khí nên 
bảo sư làm Tri tạng. Niên hiệu Kiến Văn 
thứ 2 (1400), sư ra hoằng pháp trụ chùa 
Sùng Phúc ở Hàng Châu. Niên hiệu Vĩnh 
Lạc thứ 4 (1406) sư mời các bậc cao tăng 
chứng minh cho việc sửa chữa Đại tạng. 
Năm 1417, sư vâng chiếu trụ trì chùa 
Trung Thiên Trúc. Công việc hoàn thành, 
sư được Vua ban cho y, tiền bạc, Phật 
tượng, vòng ngọc để trang trí cho kinh. Sau 
đó, sư dời đến chùa Tịnh Từ ở Hàng châu; 
đến nơi sư quyên góp để xây dựng điện 
La-hán, điện Viên Thông. 


SƯ TRÍ ff # 

Thiền tăng đời Tống, tham vấn Thiền sư 
Thanh Tủng ở Linh Ấn được ngộ, nối pháp 
Ngài, thuộc tông Pháp Nhãn. Sư trụ viện 
Báo Ân ở Xử Châu (nay là huyện Lệ Thủy, 
tỉnh Chiết Giang). 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Hòa thượng? Sư đáp: Ai mà chăng thấy? 
Tăng lại hỏi: Thế nào là Nhất tướng tam 
muội? Sư đáp: Xanh, vàng, đỏ, hồng, 
trắng. 


SƯ TƯ fƒ # 
Thầy và trò trong thiền lâm. Tiết Tục Nghệ 
Ngôn trong NHỌI, ` 30 ghi: »ir7 H Xử 
À ẨM ĐÀ 2b 2 Z ñH J3 † #Ä.. TH JH EH 
„. '2 l8 § JH. Z#®đ8x*# 
LH THẾ #c. RỊ Đ 3} 
` bị 8 HT ĐK, li šÊ RR Z 
M 24 #: BÀ ! — Gần đây người học thiển 
lại cho lời của bậc tiên bồi là chẳng đúng. 


























». TIE m 





681 


SƯ TỬ HỐNG fïj 7 H, 





Họ cùng nhau học tụng cổ, học cơ phong 
qua ngày. Mới hơi thông chút ít chữ nghĩa, 
mới hơi trơn được miệng môm thì đã vội 
truyền trao. Thầy trò dối gạt lẫn nhau thì ÿ 
chỉ Đạt-ma còn đâu nữa!«. 


SƯ TỬ HỐNG f# # %L 

Nhà Phật tỷ dụ Đức Phật Thích-ca thuyết 
pháp như sư tử hống. Cụm từ này trong 
thiền ngữ chỉ cơ ngữ đặc biệt lạ lùng của 
thiền sư kiệt xuất. Chưng Đạo Ca của 
Thiền sư Huyền Giác (Đại 48) ghi: 



























































W§ 7L. #4 8i 
l£ tê TH Tl Tới tt 
lt An 3l tí lộ ‡? # 
Z ïl ll 3K ĐH 3ñ 











»Sư tử hồng, vô úy thuyết 

Thâm ta mông đồng ngoan bì đát 

Chỉ tri phạm trọng chướng Bồ-đề 

Bắt kiến Như Lai khai bí quyết«. 

»Sw tử hồng, thuyết VÔ ty 

Thương thay ai vẫn mê mờ tôi 

Mãi e tội chướng lấp Bỏ-đê 

Chẳng thấy Như Lai bày bí quyết«. 
CĐTĐL q. 13 ghi: »Ïñ]: #I fr[ lš Ÿl # 
I[,? E7 El: BHJ ñÉ ZZ 3x¿ Bƒ T Hồ, — 
Có vị tăng hỏi: Thế nào là sư tử rồng? Sư 
đáp: Ai cần ngươi làm chồn hoang kêu«. 

















SƯ TỬ VIỆN # Ÿ- t* 

Ở ngọn Sư Tử núi Thiên Mục, phía tây 
tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Niên hiệu 
Chí nguyên thứ I6 (1279) đời Nguyên 
Thiền sư Cao Phong Nguyên Diệu sáng 
lập, ban đầu gọi »Sư Tử Viện«. Niên hiệu 
Diên Hựu thứ 5 (1318) đổi tên là »Sư Tử 
Chính Tông Tự«. Cuối đời Nguyên bị 
chiến tranh phá hủy. Sau khi xây cất lại 
chùa có rất nhiều tên »Khai Sơn Lão 
Điện«, »Thiền Nguyên Tự«, »Chính Tông 


Tự«. X. »Chính Tông Tự«. 


SƯ TƯỢNG ấf 

Bậc thầy kiến tính khéo dẫn dắt kẻ hậu 
học. Tào Khê Đại Sư Biệt truyện ghi: »HE 
†⁄ 2% Dã ñN ñR v ft f6 Tí RenE? JH ẢL 
2 1 7K #ƒ Hl  . — Đêm qua bàn luận 
nghĩa lý trong phòng của tôi, người đứng 
phía sau là ai vậy? Người này chắc chắn 
đã được bậc thầy kiến tính truyễn dạy«. 














SƯ UẨN ff # (?-973) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Kim 
Hoa (nay thuộc tỉnh Chiết G1ang (Trung 
Quốc). Sư tính tình thành thực, gặp việc 
phần nhiều nói thắng không kiêng nể. 
Khoảng niên hiệu Long Đức (921-923) 
thời Hậu Lương, sư kết bạn với Thiền sư 
Đức Thiều lần lượt đi đến các danh sơn 
thắng cảnh như: Thanh Lương, Thương 
Ngộ, Chúc Thánh v.v.. Sau đó, sư trụ chùa 
Bát-nhã ở núi Thiên Thai. Hễ gặp người 
thích hài hước thì sư gắn bó như keo sơn, 
nên số người gìn giữ oai nghi tế hạnh 
không chịu kết bạn với sư, trừ Đức Thiều 
là hiểu được sư. Niên hiệu Khai Bảo thứ 6 
(973) đời Tống, sư không bệnh ngồi thị 
tịch, như vào thiền định. 


SƯ ÚC fỹ 3£ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Tuyền 
Châu, tham vấn Thiền sư Tuyết Phong 
Nghĩa Tồn và đắc pháp nơi Ngài. Sư ở 
viện Tây Hưng Trấn Hóa Độ tại Hàng 
Châu. Sư học rộng, giỏi thi ca, nổi tiếng 
khắp xa gần. Ngô Việt Vương tặng thự 
hiệu »Ngộ Chân Đại Sư«. 


SỰ VÔ NHẤT HƯỚNG # #& — 1# 


Không có vật nào giữ mãi trạng thái ban 


682 


TA TỬ #2 7 





đầu của nó, ý nói phép tắc, sự lý tương đối 
v.v.. đều có thể biến đổi, nên có thái độ 
linh hoạt khi vận dụng nó. Đây là tập quán 
ngữ của thiền sư khi mở pháp môn phương 
tiện. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng ghi: » 
3 H. Œ f§ ƒ JJ 7: Đ lh — Rỹ ñ 
Ý‹. #®# R @hll lR Hš P‹ 
ñH ÍM ïí ø HỆ ŸÑ ỦH SẺ ‹ 
†f ll JkX. -— Ngày sư vào viện khai 
đường, đọc sớ xong bèn nói: Sớ thiếp đọc 
qua một lượt, nếu là người có con mắt kim 
cang, đâu cần phải lặp lại lời kệ? Mặc dù 
như thế, sự vô nhất hướng. Sư liền thăng 
tòa«. 

















Z 















































SỨC NHƯỢNG #‡ ‡š 

Có tình khiêm nhường để tự làm nổi bật. 
Tiết Thanh Hóa Toàn Phô Thiền sư trong 
NĐNN q. 9 phi: »/ Ñ + H2 Ký 2 S6 Tà 

















H4 . + m Đ 3®. 17h 2š Ấh 
Xi Híl. Hi H: # 3E 8ñ 58 t, lh t6 
XÁ PWtƯ ff li 3E #X HQ. — Trung Hiến 


Vương ban cho sự Tử phương bào (áo dải 
bằng lụa đỏ tim), sư chẳng nhận. Vương 
sửa thành nạp y (áo của tăng s?) còn ban 
cho sư hiệu Thuần Nhất Thiên sư. Sư nói: 
Tôi chăng phải có tình khiêm nhường làm 
gì, chỉ lo rằng người sau bắt chước tôi rồi 
sinh lòng ham hồ mà thôi«. 


T 





TA ĐÀ % # 

Hỏng, làm lầm. Chương Thập Huyền Đàm 
trong CĐTĐL q. 29: »]j  j lƒ 3 #§ 
4. f7 N #l1W ãï KỆ FÉ › — Trước múi 
cây khô nhiễu lối tẻ, người đi đến đó đêu bị 


lám.« 


TA TA »% % 

Chút ít. Bài thơ »Nhân có người cho con 
trâu không sừng« trong PDNL q. hạ ghi: 
® đi #t f1 ?f TR lễ 

Fï 3) Bất 3È lš {E 3 

H, 5 4 # HH f3 đi 

Hi BÍ †H Ÿt f1 # 

»Hữu đầu vô giác thật kham ta 

Bách kiếp nan đầu giá tác gia 

Phàm thánh bất năng minh đắc tận 

Hiện tiền tướng mạo hữu ta ta«. 

»Có đầu không sừng thật đáng khen 















































Trăm kiếp khó trồn bậc sư Thiển 
Phàm thánh đâu hay rõ hết được 
Chut ít trớng mạo bày hiện tiên«. 


TA TIỂU +% ¿]› 

Một chút, chút ít. Tiết Ngạc Châu Vô Đắng 
Thiền sư trong NĐHN dq. 3 ghi: » {ft 4® 
2k mH.l: 2v HH J đủ 4 lHÍ SẺ líị EÄ , 
{É †£ mụ 8y # FH: Z f# =NjH %,. 
2 # % 1#. X f8 38 1Í HH lB i8 
J ., El #: ll 6 ⁄\. — Vị tăng ấy chờ 
đến sảng hôm sau lên phương trượng tham 
vấn. Sự liễn xoay mặt vào vách mà nằm, 
miệng làm bộ rên rỉ, bảo rằng: Hai ba 
ngày nay, lão tăng không được khỏe. Đại 
đức có thuốc gì mang theo bên mình, cho 
lão tăng xin chút it. 
































































































































TA TỬ # -Ý 

Còn gọi: 7z fứ cá. Một ít, ` xíu. SỨ 
Môn Quan ghi: »É{ 5 - đực Ƒ] , : 

BH. Z 34 sù UJ. 4 M5 Ho Hit 
ÑX  — ñH „ 1 8M †-2JLRI. 1 1 hụ 


#6 'ƒ š8 ñt. 2| để JE 6 Hỗ H⁄. — 
là không cửa, nhán đâu mà có công? n 
lão bà thiết tha, tiêng xâu rao truyền. Vô 





683 


TẠ TAM LANG 3# = RJ 





Am muốn nói rườm rà thành 49 tắc, trong 
đó có chút xíu sai lám, hãy phán chán tỉnh 
thân mà lãnh hội«. 


TẠ TAM LANG ##† £ #£ 

Còn gọi: 7q 7ơm. Chàng Ba họ Tạ. Chỉ 
cho Thiền sư Huyền Sa Sư Bị thuộc pháp 
hệ Thanh Nguyên. Sư BỊ họ Tạ, khi còn ở 
nhà ông là người con thứ ba nên mọi người 
thường gọi ông là Tạ tam lang. Tắc 22, 
Bích "Nham lục (Đại 48, 162 hạ) ghi: »% 
ỳ +: HH Bí LH fE ft # C ?9 ất Ấn L 
lN — TW. H 3š #ƒ ƒ lJj. 34 š 
#. # 2% ñn th 4 Ñl ) . — Huyễn 
Sa nói: Dùng Nam Sơn để làm gì? (Trên 
thuyên chàng Ba họ Tạ đang câu cá, chỉ có 
đồ chôn tỉnh ranh này là còn khá hơn một 
chút! Chết đến nơi mà cũng chẳng biết)«. 
Bài Giang Hồ Tự Thích trong Tuệ Trung 
Thượng Sĩ ngữ lục có ghi: 

lỗ ‡#‡ ñÑ , 32 ïƒ 3š 

lút lũ ° f #: ME 

øN — * LÝ #W YW 8 

ml f8 . ÑH lá] Èš ỳb 

»Hiêu quải cô phàm lăng hãn mạn 

Văn hoành đoản địch lộng yên ba 

Tạ Tam kim dĩ vô tiêu tức 

Lưu đắc không thuyền các thiền sa«. 
»Chiểu nghiêng sáo thối sương lông khói. 
Sáng quần buôm phăng sóng bạc đầu 

Tăm bóng Tạ Tam nay vẫn bặt 

Thuyên không bỏ đó gối côn nâu«. 

Phần Tính Danh trong Thiên Lâm Loại Tụ 
q. 9 (Vạn Tục 117, 512 hạ) ghỉ: »® ỳb Hị 
ti Rñ Hi [BỊ flt [5]: 1U f[ &: XH l 3ã đã 
J& St. Hữ 2z: i3 &: ñH = Bị. — Nhân 
có vị tăng hỏi Thiên sư Sư Bị ở Huyễn Sa: 
Thế nào là việc thân sơ của Hòa thượng? 
Sư đáp: Tôi là Tạ Tam Lang«. 




















~ 










































































TÁC CỤ #‡ #- 
Dụng cụ lao động. Tiết Bách Trượng Hòa 
thiệt trong TĐT q. 14 ghi: »NW.H #â Š 
`... +#2z. #1 
ƒ: R mi šš R. Hø“:  #t iữ 
5 na J ÁN? Bữ 3Ñ sR E R ` ĐẸ 4 
3R R 1s #Ã. — Mỗi khi làm công 
tác sự g người đi đầu trong chúng. Vị Tri 
sự thấy thế không nỡ, liền ngâm giấu dụng 
cụ và r\thing sự nghỉ. Sư bảo: Tôi không 
có đực, sao lại đùn việc nặng nhọc cho 
người? Rôi đi tìm dụng cụ khắp nơi, nhưng 
không được, và hôm đó sư nhịn ăn.« 

































































mm 
=i 





TÁC DỤNG #£ # 

Vận dụng cơ duyên, cử chỉ hành vi ứng cơ 
tiếp vật của nhà thiền. 8ích Nham lục q. 1 
ghi: » N ‡R 3 X#(. Zï # fñ 4 2 
2 Hi lR H. # % 2 Z Hi fE Hị : 
Nói chung nếu người nào muốn đỡ nâng 
Thiên và Giác thì cần phải có pháp nhãn 
và cử chỉ, hành vì ứng cơ tiếp vật của bậc 
thiên sư lão luyện.« 


















































TÁC ĐẠI 4£ % 

Ngạo mạn tự đại. Tiết Động Sơn Hòa 
thượng trong TĐT q. 6 ghi: »ãÈ †ï ÍE 
%4» ñÑÈ Tï ÍE 2? - Ai hay ngạo mạn? 
Ai hay khiêm tổn?« 

Tiết Đầu Tử Đại Đồng trong NĐHN q. Š 
ghỉ: »— 4 †E . #t À 3: — Không 


ngạo mạn. Không có nhân ngã.« 


























TÁC ĐẠO LÝ 4£ :š # 

Sử dụng khái niệm nghĩa lý thông thường 
theo cách suy luận chặt chẽ liên quan đến 
việc suy nghĩ hoặc biểu đạt thông thường. 
Nhà thiền cho rằng cần phải thoát khỏi triệt 
để khái niệm nghĩa lý nầy và sự trói buộc 
của cách suy luận chặt chẽ mới có thể đạt 


684 


TÁC KHÁCH BẤT NHƯ QUY GIA {£ # 2£ li 8ä 3 





được sự tỉnh ngộ. Tiết Đạo Trường Minh 
Biện Thiền sư trong NĐHN dq. 20 ghi: » — 
Ø IR Jñ|: tt E 3H ñỤ 2 HH BỊ 4#. ấT 
ƒ§ É fd.. 4 # 3 Fl: lễ fññ [| fJ Hã 
†E 3Š? H lấ äJ. HR 5 H LH: 4 
f8 {E 1E HH. Ì - Phật 






































* & đR % #I 
Nhãn hỏi: Cơ duyên ngữ cú trên sách vở 
của TỔ sư từ trước chấp nhận là ngươi 
hiểu được, chợt giơ nắm tay lên hỏi »Cái 
nây vì sao gọi là nắm tay?‹ Sư định đáp; 
Nhãn đánh vào miệng sư, bảo: Chẳng 
được sử dụng khái niệm nghĩa lý thông 
thường. Khi ấy, sư chóng bỏ được tri 
kiến.« 





TỦ © 


TÁC GIA 4£ # 

Còn gọi: 7ác giả. Bậc tu hành tải giỏi có 
cơ dụng vượt hơn mọi người. Tiết Ngọc 
Tuyển Tông Liễn Thiền sư trong NĐHN q. 
20 ghi: »ÍfE % Kl %. X # f1 fEo 
Thiên khách tài giỏi, tự nhiên có mặt«. 

Bài tán của Thị giả Pháp Cổ trong Tuệ 
Trung Xóa Sĩ ngữ lục ghi: 

+ HH, 4 _E +: 

ññ JÝ 2 2} 1M JL 

E¿ HỆ fE #í 3, F RW 

3 2# R 2 H ñh # 

»Xưa Quốc sư, nay Thượng sĩ 

Cùng một trượng phu chia đây kia 

Duy-ma tài giỏi còn kém xa, 

































































Đạt-ma, Bàng Uán như rơm rác«. 


TÁC GIẢI HỘI 4£ # ‡ 

Còn gọi: Tác giải tác hội. Theo cách suy 
nghĩ, ý nghĩa thông thường đề hiểu rõ hoặc 
để giải thích. Bích Nham lục q. 1 ghi: » 
H#+3hÈt†:#ữ®. — Người 
sau cứ trên lời nói để hiểu hoặc để giải 
thích.« và: »‡r IRỊ ñ LE- #E ñ.v RJ E# 
fñJ.  EẦ#ñ-. #8. TM 











EE 2g 


?P 3ã Z1. 7 J1  Ê 3® ïÑ. _ Nếu 
nhằm trên lời sinh lời, trên câu sinh câu, 
trên ý sinh ý, tạo nên sự hiểu biết thì không 
chỉ làm lụy lão tăng mà còn cô phụ Tuyết 
Đáu.« 








= 


TÁC HOẠTT KẾ #£ ‡£ ‡† 

Ý chính là vì mưu sinh mà sống luống 
uống. Trong các tác phẩm Thiền Tông 
phần lớn dùng từ này đề tỷ dụ. 

1. Tỷ dụ thực tế vận dụng thiền pháp. Tiết 
Nham Đầu Hòa thượng trong TĐT q. 7 
ghi: »‡? ® ?Ÿ đã J§ À s H ## fE ìm 
ñI. ® lñ 4 Ef 4 4 JK. lÑ ?ð lí lí 
J s — Nếu là người lãnh ngộ thiển ý, tự 
biết thực tế vận dụng thiên pháp, mỗi hành 
động thảy đêu dứt khoái, trong mỗi thời 
đêu điểm tĩnh.« 

2. Tỷ dụ nương theo tục tình mà hiểu sai 
làm bậy. Bích Nham lục q. I ghi: »T ÙJ 
f lF  ẩl Šế. JÀN ẤN 4 
êm lồ £ã ñH" JA hí ÍR ñÍ 2E ÍE ìñ ñÌ , 
3¿ ÄH RẺ} 2®. 48 ẤN th 3 s - Cho 
nên có phương tiện của bậc thiển sư kiệt 
xuất. Hễ nói ra một lời nửa câu đều không 
phải do tâm cơ ÿ thức, suy nghĩ, không sa 
vào hành vi hư dối của tục tình vọng niệm; 
quả tình tài giỏi vượt lên trên mọi người 
thường, quét sạch xưa nay.« 



























































TÁC KHÁCH BẤT NHƯ QUY GIA 
+ # 2 + ệ # 

Làm khách chẳng bằng trở về nhà, tỷ dụ 
tìm Phật ở bên ngoài chăng bằng quay về 
tự tính, nhận ra tự tính liền có thể thành 
Phật. Huệ Nam ngữ lục ghi: »ÍE ® 2 ñI 
4v Z Mứ † HH 2P ĐỆ s — Làm khách 
chẳng bằng trở về nhà, nhiễu giả không 
bằng ít thật.« 








685 


TÁC LƯỢC ƒ£ 1 





TÁC LƯỢC #£ $- 

Hành động, hành vi của thiền sư nhằm khải 
phát tiếp dẫn người học. Tắc 54, Bích 
Nham lục ghì: »Một thiên giả đã thấu thoát 
việc lớn sinh tử, lúc xử sự hay nắm điểm cơ 
yếu của sự việc, những việc này đêu là 
chuyện rất bình thường, tác lược của y tùy 
chỗ mà giáo hóa mọi người«. 


TÁC MA SINH ⁄£ # # 

Còn gọi: Chẩm ma sinh, tự ma sinh, Tác 
ma, Túc sinh. Thế nào? Là gì? Vốn là tục 
ngữ đời Tống được Thiền tông dùng làm từ 
nghì vấn hoặc cảm thán trong các công án. 
Phần Khám Biện trong Lâm TẾ Huệ Chiếu 
Thiển sư ngữ lục (Đại 55, 503 thượng) ghi: 
»44 34 1l lB] ff thị: J — 3$ T3 đš TE 
J# :? — Về sau Quy Sơn hỏi Ngưỡng 
Sơn: Ý của hai vị tôn túc này là thế nào?« 


TÁC MÔ DẠNG #‡ 3# 3š 

Làm bộ làm tịch, làm ra vẻ. Lâm Tế lục 
ghi: »Ä đổ › Thôi Bì ID, 
Tí — ẤW 2 ñh kƒ đã Z§ IV. T[ BỊ hd #Ị 
hủ HẢ TH XR ñ| PH #ƒ Hỗ #ƒ Rj. — Này 
Đại đúc! Cần phải bình thường chớ có làm 
bộ làm tịch. Có một bọn trọc đầu chẳng 
biết tốt xâu, làm điểu giả dối xằng bậy, chỉ 
đông vẻ tây, cầu mưa cầu tạnh.« 



























































TÁC PHẬT #£ 3È 

Làm Phật. Thiền tông cho rằng mọi người 
đều có đủ Phật tính, nhận ra tự tính liền có 
thể thành Phật. Làm Phật là mục tiêu của 
người tu hành theo đạo Phật. Đản Kinh bản 
Đôn Hoàng ghi: »5ĩ 8š  HÌ: Z6 # 8 
3ã EM Á v đi MH #E., 4 i 3ã 2 lô 
## MIÌM. ®3*&Ã1⁄. #3 fEfÈ. - 
Huệ Năng đáp rằng: Đệ tử là người Lãnh 
Nam, quê ở Tân Châu. Hôm nay từ xa đến 

















đây có tình lễ bái Hòa thượng, chỉ cầu làm 
Phật chứ không cáu vật khác.« 


TÁC TẶC NHÂN TÂM HƯ #£ #4. ^. 
DW ;:a 

Có tật thì giật mình. Nguyên có nghĩa là kẻ 
trộm cướp trong bụng luôn luôn lo sợ bị 
người ta phát hiện. Về sau rút gọn làm 
thành ngữ »Tác tặc tâm hư« với nghĩa có 
tật thì giật mình. Lên Đăng Hội Yếu (Vạn 





















































Tục 136) ghi: » »:E ấñ #ñ hi lB| ll] ff # 
Ela MH 2 ÍÍ À h7 J Bế? ft # 
H: Tí. ñữz: fEMủ À b ñ. - 








Thiên sư Trọng Hiển trở về hỏi thị giả: 
Vừa rồi có ai đến tìm ta (Hòa thượng) 
chăng? Thị giả đáp: Có. Sư nói: Có tật thì 
giát mình«. 


TÁC TIỂU 4£ :)› 
Khiêm tốn, tự nhún nhường. Tiết Động 
Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 6 ghi: »ïŸ 
HÍE®X; ãÈ H ÍE 2}? - Ai hay tự đại? 
Ai hay khiêm tốn?« 








TÁC TÌNH GIẢI 4£ tš # 
Theo tình lý thông thường để giải thích. 
Bích Nham lục q. 1 ghi: »H 3ñ: § lệ 

















# TT Rš Jj?  # TE tỉ ff. lễ: ùò 
k Â Eš < đ. đẽ À HH — HỶ ŒE đề T 








„ H®. 3 %  ! _— Thử hỏi Tuyết 
Đậu ý ở chỗ nào? Phân đông theo tình lý 
thông thường giải thích rằng: Tâm là chủ 
của muôn pháp, cả quả đất một lúc ở trong 
tay ta. May thay không dính dáng!« 


TÁC TRỊI GIẢI 4£ #e # 

Theo cách suy nghĩ thông thường để nhận 
thức và giải thích thiền pháp. Thiền pháp là 
cái siêu việt nghĩa lý, tư duy, còn »Tác tri 
giải<« lại là cách tham học sai lầm. Đoạn Tế 


686 


TAM BÌNH TỰ = # # 








Tâm Yếu ghi: »fä Í? #8 #. Äl Hà 3E 
1ñ. Il tƠ Èy ƒW. ZX7k1Ùb.‹. W‹ò 
® # 2N thi]. #f #t 7 PP. ?Bö — 
%8 †E #I ÑÊ . — Nếu còn tri thức đạo lý 
thông thường của thể gian sẽ trở thành mê 
đạo. Đạo không có chỗ nơi, gọi là Đại 
thừa tâm. Tâm này chẳng ở trong, ngoài 
hay chặng giữa, thật không có chỗ nơi. 
Cần nhất là không được theo cách suy nghĩ 
thông thường để nhận thức và giải thích 
thiên pháp.« 















































TÁC VỤ #£ # 

Lao động, kiếm sống. Thư của Dương Ức 
gởi Lý Duy trong phần phụ của quyền cuối 
trong CĐTĐL q. 30 ghi: »4` HƑ đã X# ìl 
⁄ Wỹ TH Tí ffT Hệ ?# JR 3l El. Ƒš 3% ÍE 
J 2 lữ 4# H {f # %Š tH: — - Lúc 
không thể nói thiên đạo liễn có cái biết dạy 
đạo lý. Khi lặt rau không thể không có cái 
biết này.« 


















































TÁC Ý #£ & 

Chú ý, dụng tâm. Đản Kính bản Đôn 
Hoàng ghi: »® Zš ƒE ã đủ. †HÁ H , 
Z9. HR H 5 đ  HỊ &: ĐŸ Ƒ] - 
— Đại chúng chú ý nghe, sắc thân của 
người đời là thành, mắt tai mũi lưỡi thân 
tức là cửa thành.« 








TÁI THỈNH +# ‡3‡ 

Còn gọi: Tái tiến. Nghĩa là mời ăn lần nữa. 
Về sau chuyên thành nghĩa »Ăn thêm chén 
nữa«. Nhưng theo môn Ăn Uống, loại thứ 
25, trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên ghi: 
»Tái Tiến« là nói sai của »Tái thỉnh«. 


TẠI # 
Trợ từ cuối câu. Ä/inh Giác ngữ lục q. 2 


ghỉ: »= T† ## #4. f ÀN # #‹ - Ba 

















mươi năm sau, có người kế lại.« 

Mật Am ngữ lục ghi: »Ã‡ Ñ #t Ä — HR 
R§ #E ›— Mỗi người đều thiếu một lần ăn 
sáy.‹« 





TAM BÁCH DƯ HỘI = 5 3$ 
Hơn 300 pháp hội do Đức Thích-ca-mâu-ni 
thuyết pháp trong một đời của Ngài. Mật 
Am ngữ lục ghi: »šŠ RỆ Hi. 7L E IÌỊ 
BÈ Bủ f 1W. # IH Z Ý. = H ÊR Ế 
1Í 4 3 s — Đại sư Đại-ma 9 năm ngó 
vách mà nhìn chẳng ra. Ông già Thích-ca 
hơn 300 hội nói mà chẳng nhằm«. 

















TAM BÌNH TỰ £ # ‡ 

Chùa ở khu núi Văn Phong, huyện Bình 
Hòa, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nguyên 
tên »Tam Bình Chân Viện«, niên hiệu Bảo 
Lịch thứ 3 (827) đời Đường Thiền sư 
Nghĩa Trung sáng lập, địa chỉ ban đầu ở 
phia đông nam sườn núi Tử Chi, thành phó 
Chương Châu. Lúc pháp nạn Hội Xương 
chùa chiền bị phá hủy. Niên hiệu Hàm 
Thông thứ 7 (866) Nghĩa Trung xây dựng 
lại chùa Tam Bình trong khe sâu núi Đại 
Bách, gần núi Cửu Thành, huyện Bình 
Hòa. Sau đó nhiều lần xây, nhiều lần hủy. 
Chùa Tam Bình hiện tại được xây vào cuối 
đời Thanh. Kiến trúc hiện còn tựa vào núi 
theo thứ tự đi lên, chủ thứ phân minh, liên 
tiếp ba dãy nhà, trước thấp sau cao, tổng 
diện tích 3000nỉ. Đại hùng bảo điện rộng 
rãi hiên ngang, mặt rộng Š gian, trước có 
nguyệt đài, hai bên là lầu chuông, lầu 
trống. Trong điện đường có tượng đắp thếp 
vàng Tam Bảo Như Lai, thần thái hòa nhã 
hiền lành. Dãy thứ hai là Tổ sư điện địa thế 
cao hơn đại hùng bảo điện, mái đơn, mặt 
rộng 2 gian thờ tượng Nghĩa Trung và 4 
pho tượng thị giả bộ mặt dữ dằn đứng hầu 


687 


TAM CÚ = #J 





hai bên. Dãy cuối cùng là tháp điện, nền 
tòa cao 2m, chính giữa điện đường trong 
khám đá có tượng Nghĩa Trung ngồi kiết 
già. Hai bên vách điện có khảm bia đá 
»Trùng khắc Đường Vương phúng Chương 
Châu Bình đại sư bi« do Lý Mật đời Minh 
viết và 7 tắm bia khắc của Lưu Bột, Vương 
Tài đầu đời Thanh. 


TAM CÚ = 4 

Chỉ tóm tắt ba câu nói lên đặc điểm thiền 
pháp của tông Vân Môn: Hàm cái càn 
khôn (Bao trùm vũ trụ) Tiệt đoạn chúng 
lưu (Cắt đứt các dòng), Tùy ba trục lãng 
(Theo mòi đuôi sóng). X. Vân Môn tam cú. 
Bích Nham lục q. 1 ghi: »š 1] X ñỤ.. # 
` — # Xã ZzãN. RÈ — 1h. đi R 
= fỊ s — Đại sư Vân Môn phần lớn dùng 
Thiên một chữ để tiếp dạy người. Mặc dù 
trong một chữ, phải đu ba câu.« 








TAM CƯỚC LƯ NHI £ # #8 #, 

1. Chỉ cho cái phi lý, cái không thể suy 
lường được. Bởi vì con lừa 3 chân làm sao 
leo núi được, nhưng chỗ cứu cánh tuyệt đối 
là phi lý nên phải nhờ đến con lừa 3 chân 
này mới vào được. Tứ Sơn Kệ trong Khóa 
Hư lục của Trần Thái Tông: 

HH Ilị lặ Bš đš Tƒ 5 

tí ƒ ñW #t ä 2) “z 
tí fd BỦ vú — lÃI ƒE 
Tp E4] 2 L nụ 
»Tứ sơn tiểu bích vạn thanh tùng 
Ngộ liễu đô vô vạn vật không 

Hỷ đắc lư nhi tam cước tại 

Mịch ky đả sẵn thướng cao phong«. 
»Chon von bốn núi vạn cây tùng 
Liễu ngộ đều không vạn vật KHÔNG 
May thay đã có lừa ba cẳng 

Cỡi lên thẳng tới đỉnh non bông«. 



































2. Chỉ cho Phật tính, hay Bản lai diện mục. 
Liên Đăng Hội Yếu (Vạn Tục 136) ghi: 
»# Tlt [B] #2 llw Xf ñl: 1n fị 0È? 
lý 2ý: — HÑ 8l 0H BlÏ 2# Íƒ s — Có vị 
tăng hỏi Thiên sư Dương Kỳ: Thể nào là 
Phật? Dương Kỳ đáp: Con lừa ba cẳng 
nhảy tung tăng«. 

















TAM GIA THÔN LÝ HÁN = # #3 
*x& 

Gã ở trong xóm hẻo lánh. Thiền tông dùng 
cụm từ này để chỉ cho kẻ dốt nát; không có 
kiến thức. Đây là lời mà thiền sư thường 
dùng để chê trách. Vân Môn ngữ lục, q. 
trung ghi: »Šã £ 3# lũ — 2X ‡] MH li. 
— Kẻ dối nát đến năm lừa mới mơ thấy«. 

















TAM GIA THÔN LÝ NAM NỮ = 
3l 5% 

Con cái kẻ quê mùa, hàm ngữ khí khinh rẻ. 
Tiết Huệ Trung Quốc sư trong TĐT q. 3 
ghi: »¿ ì# = 2% 8 9# Z. HE 
lỗ Íl 5ủ ƒˆ.. TE l8 ?E ‡3* ìš fññ 2X F]? 
— Ngươi là con cái kẻ quê mùa, là thăng bé 
sống trên lưng trâu thì làm sao vào Tông 
môn này được ?« 





TAM GIÁC SƠN “# #5 1 

Còn gọi: Thê Hiển Sơn. Núi cách Bắc 
thành 3km thuộc huyện Kim Đường, tỉnh 
Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thế núi uốn khúc 
như rồng, đỉnh cao thanh tú. Những ngôi 
chùa được xây cất vào đời Tùy Đường có: 
Pháp Hải, Phổ Tế, Quảng Lạc gọi chung là 
Tam Giác Tự. Đời Đường, Vương Bột có 
bài thơ »Du Phạm Vũ Tam Giác Tự« như 
Sau: 

Hương các phi thanh đăng 

Chu đài khống tử sầằm 

Diệp tê sơn lộ hiệp 


688 


TAM MÔN -= Ƒïj 





Hoa tích dã đàn thâm 

Mộng hoảng thê thiền ảnh 

Tùng môn thính Phạm âm. 

Cự hân bồi diệu trục 

Diên tưởng địch phiền khâm. 

»GŒác hương rẽ đường lên 

Đài ngọc át núi xanh 

Cảnh che đường núi hẹp 

Hoa chất đàn hoang thâm 

Trướng mộng ghé thiên viện 

Từ cửa nghe tiếng kinh 

Vui sao đời ẩn dật 

Nhớ đến sạch não phiên«. 

Đời Minh, vua sắc tứ »Thê Hiền Thiền 
Viện«. Về sau chùa bị thiêu hủy do binh 
lửa. Niên hiệu Khang Hy (1662-1722) đời 
Thanh, chùa được xây cất lại. 


TAM GIỚI DUY TÂM, VẠN PHÁP 
DUY THỨC < # 5ÿ 8: . 8; 3+ 9£ šX\ 
Ý nói toàn ba cõi thế tục (Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới) và tất cả sự vật ở thế 
gian vốn không thật có, đều do tâm thức 
biến hiện mà thành. Lâm TẾ ngữ lục ghi: 
»‡È H ññ š “X1H. ## HI ff. 4 # RỊ 
đỤ. = 27 TẾ dù đĩ lŠ HỆ Hồ. JW \ 
ẤJ 2 4 tị Z5 JẺ TẾ ‹ — Ta thấy tướng 
của các pháp tróng rồng, biến đổi thì có, 
chẳng biến đổi thì không. Ba cõi thể tục và 
tắt cả sự vật ở thế gian vốn không thật có, 
đêu do tâm thức biến hiện mà thành. Thế 
nên như mộng huyễn, như hoa đốm giữa 
hự không, đâu nhọc nắm bắt?« 
























































TAM HUYỂN < #3 

Cơ xảo của tông Lâm Tế, nhằm kích thích 
hành giả tham thiền phát khởi nghỉ tình. Ba 
huyền: 

I. Thể trung huyền: Câu nói phải chất 
phác, ngay thật không trau chuốt. 


2. Cú trung huyền: Lời nói không mắc kẹt 
tình thức phân biệt. 

3. Huyền trung huyền: Câu nói lìa đối đãi 
hai bên. Tiết Lâm Tế Nghĩa Huyền Thiền 
sư trong NĐHN q. 11 ghi: nh H: &N 
l HH 2X #4. — fJ dì - ng: 
xfFl 2i R =#. # l ñ ï ] 
Hã 4Œ H‹ W 2§ lï A IE IE /E #r? — 
Sư lại bảo: Nói chung khi diễn nói tông 
thừa, trong một câu phải đủ ba huyền môn, 
mỗi huyền môn phải đủ tam yếu. Có quyển 
có thật, có chiếu có dụng. Các ông hiểu 
như thế nào ?«. 

































































TAM HUYỀN QUA GIÁP =z 


lý 

GIáo giáp ba huyền. Tam huyền (ba huyền) 
của tông Lâm Tế giống như là giáo là giáp, 
người tu thiền phải mang nó để phá vượt 
qua ba cổng cứng chắc là Tổ Sư quan, 
Trùng quan, Lao quan. Bài tán của Pháp 
Cổ (phần Chư nhân tán tụng) trong 7⁄ệ 
Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: 
=*⁄*Xx#w# B 

l EJH # 4 Bí li 

ở hán 1/a chì 

đã # Ä # 7K 

Sxủ huyền qua giáp phá lao quan 

Biếm thượng my mao hưu nghĩ nghĩ 

Nhãn bì cái khước Tu-di lô 

Khẩu lý hoành thôn đại hải thủy«. 

»Giáo giáp ba huyền phá lao quan 

Trên chớp lông mày thôi do dự 

Mí mắt che mất núi Tu-di 

Trong miệng nuốt ngang nước biển cả«. 


+3 3% 
































TAM MÔN “ ï 

Còn gọi: Sơn môn. Cổng tam quan, công 
chùa. Tông Môn Võ Khó ghi: »‡ 3# 7ú ## 
?ð Hộ #? K 1H 4 2š — 3: % jš & 3H Ủl 





68o 


TAM PHONG THANH LƯƠNG THIỀN TỰ = l# 3Š yš Xï sẽ 





"mm. R5. RÍữ7#‡+tU 
4 3® jằỊ H iš% # — Ï]. - Chùa ấy 
vốn là doanh trại Thiết Mã. Hai vua Thái 
tô và Thái tông ra đời ở đây. Đời vua Thái 
tô đã cho cất chùa ... Vua Thái Tông riêng 
cho tiên để dựng lại công chùa.« 

















TAM PHONG THANH LƯƠNG 
THIỀN TỰ < 9# ;# šš ## ‡ 

Nằm trong núi Ngu Sơn, thành phố 
Thường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 
Khoảng niên hiệu Vạn Lịch (1573-1619) 
đời Minh sáng lập, Hán Nguyệt Pháp Tạng 
khai sơn, xưa gọi là »Tam Phong Thiền 
Viện«. Niên hiệu Khang Hy thứ 38 (1699) 
đời Thanh ban tặng tấm biển »Tam Phong 
Thanh Lương Thiền Tự«. 


TAM PHONG XUYÊN = 
(1710-1799) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lương, tên Di, tự 
LỄ Binh, pháp danh Xuyên, hiệu Tam 
Phong, người xứ Thuận Đức, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Triện 
Ngọc, đời thứ 38 hệ Thanh Nguyên. Sư là 
một họa tăng nổi tiếng niên hiệu Càn Gia. 


Jậ- )J|| 


TAM QUAN NGỮ “= lì # 

Ba lời then chốt, ví như ba cửa ải. Thiền 
Uyển Mông Cầu, q. trung (Vạn Tục 148, 
125 thượng) ghi: »Ở rong thất, Hoàng 
Long thường hỏi tăng: Mọi người đều có 
chỗ sinh ra, vậy Thượng tọa quê quán ở 
đâu? Chính đang lúc hỏi qua đáp lại, Sư 
liên duối tay, nói: Tay tôi sao giống tay 
Phật. 

Các nơi đâu chẳng phải tham thỉnh sở đắc 
của Tông sư sao? 

Sư lại thòng chân nói: Chân tôi sao giống 
chân lừa? 


Hơn 30 năm khai thị ba câu hỏi này, người 
học không có ai khé hội yếu chỉ ấy. 

Bài tụng chung: 

# Ấs ẤM Já {l Bãi HI 

Bi HR] ftl IE? f#ÿ -Ƒ- Bĩi 
j #4 1i | 3 ': ?í 
=lã — — 15 Mf 
Sinh duyên đoạn cứ thân lô cước 

Lô cước thân thời Phật thủ khai 

Vị báo ngũ hồ tham học giả 

Tam quan nhất nhất thấu tương lai«. 
Thấu rõ quê quán, chân lừa duỗi 
Tay Phật đồng thời cũng mở ra 

Báo cùng người học nơi nơi biết 
Tam quan mỗi cửa, hãy thấu qua!« 








TAM SINH LỤC THẬP KIẾP z +3 
x + 

Ba đời sáu mươi kiếp. Ý nói đối với sự 
lãnh ngộ thiền pháp vẫn còn cách rất xa, 
Lời nói hàm ý cường điệu. Đây là lời chê 
bai mà thiền sư thường sử dụng. ðích 
Nham lục q. 1 ghi: »Ịh| 3š 3š T§ f3 2® ` 
HỊ PÌ 7| đi Jl/P. TÍN 2H Í[E lễ Í#£. — 
#E 7N Đó — Ở nơi đây lãnh hội được, 
khả đĩ trời cao riêng bước. Nếu như ngươi 
khởi tục tình vọng giải thì ba đời sáu mươi 
kiếp!« 





TAM THẬP NIÊN HẬU = + # #4 
Ba mươi năm sau. Ý nói lãnh ngộ thiền 
pháp còn phải đợi ba mươi năm nữa. Đây 
là lời chê trách mà các Thiền sư thường 
dùng. Äinh Giác ngữ lục q. 1 ghi: »[]l] 1ỊI 
f[ &¿ 1H ÍH DỊ 2E #Ã. HỊ 2x šh. XE 
+3. 3 Tí 3í flỦ ft. Hl z4. = T ÍF 
{6 . — Tăng hỏi: Thé nào là ý Tổ từ Ấn Độ 
sang? Sư đáp: Điểm. Tăng lại nói: Còn có 
cái ấy. Sư bảo: Ba mươi năm sau.« 


















































6oo 


TAM TỔ TỰ = }ñ sẽ 





TAM THIÊN LÝ NGOẠI £ 4 # 2} 

Ngoài ba ngàn dặm. Ý nói lìa xa thiền 
pháp đâu chỉ có ba ngàn dặm. Đây là lời 
chê trách mà các thiền sư thường dùng. 
Tiết Dược Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 4 


























ghi: »š # % lll (C †f †š ï# Xử ll ) j 
2. H đi fñl #4Ilị. 3f # }JH‡%. 5l 
3 4l M J§. 3 1h [B]}: # lữ "ú s2 ?í 
ãt {L ## 3? ŸJ HH: = ÃJ # ¬ 
7R EI 7X ®J N # \. Hị H: = TT 











*:. H 3# #3 ZØJ Ä . - Vân Nham 
nghe lời sư (chỉ thiên sư Hoài Hải) dặn dò, 
mang thư đến Dược Sơn. Đạo Ngô (làm tri 
khách) ra đón tiếp dẫn vào nơi Hòa 
thượng ở. Dược Sơn hỏi: Sư huynh Hải 
bình thường nói pháp gì? Vân Nham thưa: 
Ngoài ba cáu hãy tỉnh đi, cũng nói trong 
sáu câu hãy hội lấy. Sư bảo: Ngoài ba 
ngàn dặm, may thay là không dính dáng.« 


TAM THỪA HỌC ĐẠO NHÂN “<= 
#4 # tá ^ 

Người học đạo Tam thừa, tức là người căn 
cứ theo giáo pháp Tam thừa để tu hành. 
Nhà thiền cho rằng dạng học đạo này 
không thể đạt được sự triệt ngộ. Đoạn Tế 
Tâm Yếu ghi: »% I# Ñ _H ?#X f8 # ÃI # 
f. Jã 3 W f8 Ít lB tỉ „ ®ãm 
Z ff EM là 2 2š v HE ÍJI Z ÉH 0H Bệ ýY, 
HỆ. Yí E4 4° 3Í ñB ÃZ 4+ ÃÑl. — #4 #Z 
ll N\ jÍ 8l É. m2 f TìH '‹: 
— Người thời nay chỉ muốn nhiễu thứ hiểu 
biết, câu nhiều chữ nghĩa, gọi là tu hành. 
Chẳng biết rằng nhiều hiểu biết trở thành 
bít lấp. Chỉ biết cho con nít uống nhiễu bơ 
sữa mà không biết là nó có tiêu hóa hết nổi 
không. Người học đạo tam thừa đều là 
dạng này, đêu gọi là người ăn không tiêu 
vậy.« 












































TAM THỪA NHẤT THIẾT CHƯ VỊ 
=#§#-+z+‡# #2 
Giai vị có được do quá trình tu hành theo 
giáo pháp Tam thừa. Học thuyết đôán ngộ 
của Thiền tông cho rằng Tâm này vốn là 
Phật, không cần phải theo giai vị tuần tự 
tiến dần. Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: »ÄR Ít ĐH 
2 HÈ £ Đà) TH ìú 5 lò & 2R R 
0ù. bè ah XS. Uf HÀM. # 
FWuW Xã. BỊ # —= 2# — ĐJ ñ 
|. Đ2C 0E ĐH. 3 li lÉ HÀ. - Tổ sư 
từ Ấn Độ sang chỉ truyền tâm Phật, chỉ 
thăng tâm các ông xưa nay là Phật. Tâm 
tâm chẳng khác nên gọi là Tổ. Nếu lập tức 
thấy được ý nây, tức chóng vượt tắt cả giai 
vị do quá trình tr hành theo giáo pháp 
Tam thừa. Xưa nay là Phật (vốn sẵn là 
Phật), chẳng nhờ tu mới thành.« 























TAM TỔ TỰ < ‡# ‡ 

Còn gọi: Sơn Cóc tự. Nằm ở khu Dã Trại, 
núi Thiên Trụ, huyện Tiềm Sơn, tỉnh An 
Huy, Trung Quốc. Xây dựng vào thời 
Lương Nam Triều (502-557), Thiền sư 
Bảo Chí đến đây khai sơn cất chùa. Về sau 
Tam Tổ Tăng Xán vân du đến đây, mở 
rộng xây cất tự viện, lựa nơi xây đàn, tiếng 
tăm hai bờ Đại Giang. Niên hiệu Đại 
Nghiệp thứ 2 (606) đời Tùy, Tam Tổ Tăng 
Xán đứng tịch dưới cây đại thọ trước chùa, 
người đời sau xây dựng »Lập Hóa Đình« 
ngay chỗ này và gọi chùa này là »Tam Tổ 
Tự«. Đời Đường đối tên là »Càn Nguyên 
Thiền Tự«. Hiện còn Tàng kinh lâu, Giác 
tịch tháp và Thiên phòng vài gian. Quanh 
chùa cây cối cao vút, bóng mát rậm rạp. 
Phía đông có Bảo Công Động là động mà 
Thiền sư Bảo Chí ở lúc mới khai sơn. Phía 
tây có Thạch Ngưu Cổ Động là nơi đọc 
sách của Hoàng Đình Kiên. 


691 


TAM TỔ TỰ THÁP = 3ï 3 !# 





TAM TỔ TỰ THÁP < ‡# 3 3# 

Còn gọi: Giác Tịch Tháp. Ở trong chùa 
Tam Tổ, khu Dã Trại, núi Thiên Trụ, 
huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, Trung 
Quốc. Xây vào niên hiệu Thiên Bảo thứ 5 
(746) đời Đường. Vào thời Đường Võ 
Tông thiêu Phật chùa bị phá hủy. Đầu 
những năm Đại Trung (847-859) xây dựng 
lại. Tháp hiện nay được xây lại vào niên 
hiệu Gia Tĩnh thứ 43 (1564) đời Minh. 
Tháp 7 tầng hình bát giác cao 10 trượng 
theo kiểu lâu các, đấu củng bố cục nghiêm 
cần. Tháp thể ngoài xoáy trong rỗng xung 
quanh có khắc tượng Phật. Đỉnh tháp có 
tướng luân đúc sắt cao khoảng 5m được 
đúc vào niên hiệu Càn Đạo thứ 8 (1172) 
đời Tống. 


TAM TỔ THỰC LỰC = ‡# # # 

Lục. I quyển, do một vị khuyết danh (mà 
người ta đoán là một thiền sư Việt Nam) 
sống vào đời Trần soạn, Diệu Trạm đời 
Nguyễn hiệu chính. Nội dung gồm có 4 
phần: 

1. Bài tựa của Tỳ-kheo Diệu Trạm nói về 
việc in lại 7am Tổ Thực lục vào năm 
Thành Thái thứ 9 (1897), cho số trang 
riêng từ I đến 5. 

2. Tiểu sử của Sơ Tổ Trúc Lâm, bắt đầu 
trang 1 đến trang 15. 

3. Tiểu sử của đệ Nhị tổ Pháp Loa, từ trang 
1ó đến trang 48. 

4. Tiểu sử của đệ Tam tô Huyền Quang từ 
trang 49 đến trang 64. 

Tư liệu này nằm trong tập 6 của bộ Việt 
Nam Phật Điển Tùng San, do Tổng hội 
Phật giáo Bắc kỳ ấn hành năm 1943. Đây 
là một trong những tư liệu tham khảo hữu 
ích cho những ai quan tâm đến lịch sử Phật 
giáo Việt Nam nói chung, và lịch sử phái 


Thiên Trúc Lâm Yên Tử nói riêng. 


TAM YẾU < # 

Ba điều quan trọng trong mỗi huyền môn, 
do Thiền sư Nghĩa Huyền ở viện Lâm Tế 
đặt ra. Đó là: 

1. Trong lời nói không có phân biệt tạo tác. 
2. Ngàn thánh vào thắng chỗ huyền áo. 

3. Đường ngôn ngữ dút. 

Mật Am ngữ lục ghi: »Ä | — 23 — ®. 
HH Ø# ñb XH ER lí s — Mở toang tam yếu 
tam huyễn, bóp nát phong cách của Phật 
Tố«. 

Thiền sư Thiện Chiêu có bài kệ như sau: 
=S = 
EH >2 


ÍŸ RE ` 1 
—#J 2 
đt li JU 
»Tam huyền tam yếu sự nan phân 
Đắc ý vong ngôn đạo dị thân 

Nhất cú minh minh siêu vạn tượng 
Trùng dương cửu nhật cúc hoa tân«. 
»Tam huyền tam yếu sự khó phân 
Được ý quên lời đạo dễ gân 




















» 
lÌÌ 


Tỉ 











Một câu tháu suốt vượt muôn tượng 
Tiết trùng dương đên cúc tươi nhuân«. 


TÁN NGUYÊN #3 #& (?-1086) 

Thiền tăng đời Tống, là con cháu của Phó 
Đại sĩ, tự Vạn Tông, người xứ Nghĩa Điều 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang), Trung Quốc. 
Xuất gia lúc 3 tuổi, 7 tuôi thụ giới Bồ Tát, 
rồi sư đi tham học các nơi; tham yết ngài 
Thạch Sương Sở Viên, nối pháp ngài thuộc 
tông Lâm Tế. Sau đó, sư trụ trì các chùa: 
Tô Đài, Thiên Phong, Long Hoa, Bạch 
Vân. Sư còn nhận lời mời thỉnh của Phủ 
Soái, trụ trì đạo tràng Bảo Chí tại Tưởng 
Sơn (tức chùa Thái Bình Hưng Quốc). 
Vương An Thạch tâu về đạo đức sư, ban 


692 





cho chương phục và hiệu »Giác Hải Thiền 
Sư. 


TÁN Y #4 ‡# 
Hiệu của thiền tăng Minh Lãng đời Minh. 
X. Minh Lãng 


TẢN THỦ ĐÁO GIA 3# ‡ #| # 

Buông tay đến nhà, dụ chỉ đã thoát khỏi 
chướng ngại của trần tục, thấy rõ tự tâm 
bản tính. Huệ Nam ngữ lục ghi: »ÃŠ# LH Zñ 


SIIR. À W 2i #Jj J§. tị + ấl 












































T§. ® 1l # Rị 2È ñ® Jj#. À W# 4 #l 
JE‹: lề 2È ỳ . EI ⁄H 8 
lầ. X Ãl ỲŠ ý. — I# ## & DỊ 





lý . —- ?M 1M f| 2ä #8 tị. lãú T- #| 2% 
ÄX Sññð v ƒÊ Kệ „5 I§ ‡Hl BỊ lH] s — Leo 
múi cần phải tới đỉnh, xuống biển cần phải 
đến đáy. Leo múi chẳng tới đỉnh sẽ không 
biết chỗ bao la của vũ trụ, xuống biển 
chẳng đến đáy sẽ không biết chỗ sâu cạn 
của đại dương. Đã biết bao la, còn biết 
thêm sâu cạn thì: 

Một đá đá bật bón biển lớn 

Một tát tát ngã núi Tu-di 

Buông tay đến nhà người chăng biết 

Sẻ qua kêu vang giữa chòm cáy«. 








TÀNG LỤC QUY 3 + #, 

Rùa giấu 6 bộ phận trên thân nó (Đầu, 
đuôi, 4 chân), ý nói người tu đừng để sáu 
căn chạy theo trần cảnh bên ngoài. Từ ngữ 
này lây từ điển tích con chồn hoang khi bắt 
gặp con rùa, nếu nó cắn cái đầu thì con rùa 
thụt đầu vào mai, nếu nó cắn cái chân thì 
rùa rút chân vào mai... Phần tụng cô trong 
Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: 

lị: | Đ đã bị Eé lỹ 

ni đi {H fJ) #ï ñÈ ÃII 

lñ] 2 ñh †E + Ät ¿ 


























TÀO ĐỘNG NGŨỮ VỊ # †j 1í {È 
® ñ 5l lá Mã 7N ấR 

»Khâu dẫn trảm vi lưỡng đoạn thì 

Lưỡng đầu câu động hữu thủy tri 

Vấn lai Phật tính toàn nan đắc 

Cô phụ khô trường tàng lục qu1«. 





»Con trùng chặt đứt làm hai khúc 
Mỗi khúc lăn quăn, có ai hay 
Hỏi ra Phát tính toàn khó đáp 

Cô phụ phanh rùa giấu sảu chỉ«. 


TẠNG CHỦ 3# + 

Còn gọi: Tri fạng, Tạng fy. VỊ tăng đứng 
đầu quản lý lầu kinh, gác kinh. Ä⁄inh Giác 
ngữ lục q. 2 ghi: »Ïïll É: Bi šÄ 3M lá Fà 
SE: -— Tại chùa Phúc Nghiêm núi Nam 
Nhạc, sư làm Tạng chủ«. 











TẠNG DỤNG 3# ñ 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
An Quốc Hoằng Đạo. Khi ra hoằng pháp 
sư ở viện Trường Khánh, Thai Sơn, Phúc 
Châu. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Hòa thượng? Sư đáp: Trước giờ thọ trai 
nhà bếp nấu cơm Nam Quốc, sau giờ ngọ 
vào lò đun trà Bắc Uyên. 


TẠNG VIỆN 3, f# 

Nơi tàng trữ kinh điển số sách trong chùa 
Phật. Minh Giác ngữ lục q. 2 ghi: »Hl £ 
Bí šÄ li lá Jã MÃ †:. 2E RX ñữ HỊ T E 
Z: À ?X lữ. HỊ tị ‡š Mš. — Sư ở chùa 
Phúc Nghiêm Nam Nhạc làm Tạng chủ; có 
Lÿ điện viện cùng với Nhã trưởng lão vào 
Tạng viện, sư bước ra tiếp đồn«. 
































TÀO ĐỘNG NGŨ VỊ # đ # + 

Trình bày hệ thống thiền pháp của tông 
Tào Động cũng là phương pháp đặc thù 
của tông nảy dùng để tiếp dẫn người học. 


693 


TÀO ĐỘNG THỔ DÂN #ï li + R 





X. Mục từ »Ngũ vị quân thằn«. 


lì 


šjt Ƒr 
_a RỂ lr 


lí 


s_ 





Pháp Diễn ngữ lục ghi: »ÑJ 
{ ÁN [1 M BH. &¿ HE Đu HỆ 
AXFlffl. ðl th fE Éí Ề 
f ii 1 1. 2 BÑ HR ƒ ƒ ftị đá 
"J. Bì J ƒ ÄäÄ: 2Ä ñ 2 ñ 
lỗ . — Sư thượng đường nói: Vào cửa 
Lâm TẾ liên bị hét là bày vẽ lắm việc, Vân 
Môn tam cú, Tào Động ngũ vị cũng là mở 
to mắt mà nằm mộng! Vì sao như thế? Đắt 
nước thanh bình thì hạng tải tử được quỷ 
trọng, nhà giàu có thì con nít được nuông 
chìu.« 


= 


HH 
+ 

















Ez 








Ù 





ai Ề - 





° 





























HH 


° 


Nẽ 




















TÀO ĐỘNG THỔ DÂN # # + E. 
Tông phong của Tào Động kín đáo mà cần 
thận khi tiếp hóa người học, giống như bác 
nông phu cặm cụi cày cấy trên ruộng đất 
của mình. 


TÀO ĐỘNG TÔNG # # % 

Một trong »Ngũ gia« (Năm nhà) của Thiền 
tông Trung Quốc, thuộc hệ Thanh Nguyên. 
Người sáng lập là 2 thầy trò: Lương Giới 
(807-869) và Bản Tịch (840-901) sống vào 
đời Đường, do vì Lương Giới trụ Động 
Sơn thuộc Cao An, Giang Tây và Bản Tịch 
trụ Tào Sơn nên gọi là tông Tào Động. Có 
thuyết khác cho rằng chữ Tào trong Tào 
Động là ám chỉ Động Sơn nối tiếp dòng 
Thiền Tào Khê (chỗ ở của Lục Tổ Huệ 
Năng, cũng là pháp hiệu của Lục Tổ). Môn 
phong của tông này tế mật, ngôn hạnh 
tương ưng, tùy cơ mà lợi vật, dựa vào lời 
để độ người. Trong Thiền tông Ngũ gia tuy 
tông này chăng phồn thạnh bằng tông Lâm 
Tế, nhưng pháp mạch liên tục không dứt 
cho đến ngày nay, so với 3 tông: Quy 
Ngưỡng, Vân Môn và Pháp Nhãn thì tông 
nảy kéo dài hơn. Pháp Nhân ngữ lục q. 





thượng ghi: »1I ft[ 4° †Ÿ ïl| 2X F ##? ñ 
+3: MU ñ 4 Ẩl 2s — Người học hỏi: 
Thế nào là việc của tông Tào Động? Sư 
đáp: Đuổi theo sách vở thì chẳng đến 
nhà«. 





TÀO KHÊ # ;£ 

I. Địa danh nằm dưới chân núi Song 
Phong, huyện Khúc Giang tỉnh Quảng 
Đông, Trung Quốc. Tại đây có chùa Bảo 
Lâm do Lục Tổ Huệ Năng trụ trì; về sau 
được xem là Tổ đình của Thiền tông. Lực 
Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh Lược Tựa 
trong Toàn Đường Văn q. 915 ghi: »ŸX TE 
3£ v HỤ ÑŸ 2£ bự ?ẨÝW W. HỊ 2š EH Ấi FH 
Tá ^s ® TH }Á. - Mùa 
xuân năm sau sư giã từ đại chúng đề trở về 
Bảo Lâm. Ấn Tông cùng với trên ngàn 
người vừa tại gia vừa xuất gia đưa tiễn sư 
đến tận Tào Khê«. 














TÀO KHÊ CHÍNH TÔNG NGUYÊN 
LƯU TỤNG Ÿ ‡§ # #% # + 2ã 

Sách, I quyền, do Thạch Nguyên Kỷ Vân 
(Thiền tăng tông Lâm Tế) soạn vào đời 
Thanh, Hành Sách hiệu đính. Nội dung ghi 
chép pháp tự truyền thừa của thiền sư trải 
qua các triều đại kế từ Lục Tổ Huệ Năng 
đến Thạch Nguyên Kỷ Vân và lấy lược 
truyện các thiền sư làm trung tâm rồi thu 
thập thêm những ngữ yếu của họ. Sách này 
được khắc bản vào đời Thanh. 


TÀO KHÊ ĐẠI SƯ BIỆT TRUYỆN 
# % À% Éñ 7) 1$ 

Truyện ký, 1 quyền, không rõ tác giả, Hán 
Hưng Tổ Phương (Thiền tăng tông Lâm 
Tế) hiệu đính, được xếp vào 7ực Tạng kinh 
tập 146, trang 965. Nội dung bao gồm 
truyện ký, tông chỉ truyền pháp của Lục Tổ 


694 


TÀO KHÊ PHẬT SẮC †## ‡# 1# 





Huệ Năng, các sắc thư của vua Cao Tông, 
nguồn gốc chùa Bảo Lâm ở núi Tào Khê, 6 
thứ điềm linh ứng của Lục Tổ Huệ Năng. 
Sách này được soạn trong khoảng niên 
hiệu Kiến Trung (780-783) đời Đường. 
Một vị tăng Nhật Bản tên Tối Trừng được 
bản chép tay sách này vào niên hiệu Trinh 
Nguyên thứ 19 (803), cất nó tại Tỷ Duệ 
sơn (Nhật Bản). Sau một phen lưu lạc chốn 
dân gian, sau đó sách này lại trở về Tỷ Duệ 
sơn, từng được xem là quốc bảo của Nhật 
Bản. Quyên Đàn Kinh Khảo do Hồ Thích 
viết đã chỉ ra 8 chỗ sai lầm của sách này. 


TÀO KHÊ LỘ # :£ # 

Con đường tham thiền, con đường ngộ 
thiền. Mật Am ngữ lục ghi: »É1 fÈ #8 
#f l m. IHỊ Hệ Jấ lÑÄ E ÍT ‹s - Từ 
khi giẫm nát nẻo Tào Khê, nhắm đỉnh Tỳ 
Lô thẳng bước lên«. 




















TÀO KHÊ MẬT CHỈ # ‡ # 

Chỉ cho thiền pháp của Huệ Năng. Tiết 
Tĩnh Cư Hòa thượng trong TĐT q. 3 ghi: 
»Í ñ# f7 |. {8 #t #Jv Jã 2 A 1H, 
Hữ###H. 4 l là. ít 
Ä44 7E. — S$ư húy là Hành Tư, họ Lưu, 
người xứ Lô Lăng; từ khi được truyền thiên 
pháp của Huệ Năng, liên trở về Lô Lăng, 
hóa độ chúng sinh«. 





























TÀO KHÊ NHẤT PHÁI # ‡ — # 

Một phái Tào Khê, chỉ cho thiền pháp và 
sự truyền thừa nối pháp của Huệ Năng. Lời 
bạt của Tông Bảo trong Đàn Kinh ghi: »‡È 
3X ff 2x: Z\ HÑE. Ÿ§iHiŠ. — 
H 3ñ th  . lí 4 Di đã + ¡HH ÍJ TẾ ẤE 
Zxk4®4. MØ\n L$ E. m BH ỪNY 
Il. fÈ 3 — ÙK 4 # BH 4Œ. — Ấn 


sát sứ nói Công Thành Long nghiên cứu 














sâu đạo này. Một hôm ông ta đi qua sơn 
phòng, thấy những điều tôi biên chép, bảo 
rằng bộ Đàn Kinh được hoàn thành, nên 
kháng khái gọi thợ khắc gỗ in ra để phổ 
biến, khiến cho một phái Tào Khê không 
đến nổi dứt mát. 


TÀO KHÊ NHẤT TRÍCH # ;#$ — iÄ 
1. Một giọt nước Tào Khê, dụ chỉ cho thiền 
pháp. Tào Khê: chỗ ở của Lục Tổ Huệ 
Năng. Phần Tháp minh của Cát Tất phụ 
vào cuối quyền Mật Am ngữ lục ghi: »'8ïí 
— l ĐW Ứ ỪÑ  : -— Một giọt nước 
Tào Khê nguồn sâu dòng dài«. 
2. Sách, 9 quyền, do vị tăng tên Nhất Triệt 
Chu Lý soạn vào đời Minh, được ấn hành 
vào niên hiệu Sùng Trinh thứ 9 (1636) đời 
Minh. Đầu quyền 1 có lời tựa của Vô Học 
Cư Sĩ là Đào Hồng, lời dẫn của Qua Duẫn 
Lễ. Bên trong chia làm 2 mục: Thiền tông 
và Ứng hóa, thu thập cơ duyên ngữ yếu 
của hơn 40 vị thiền sư, kỳ túc. Quyên 2-5: 
»Sơn Vân Thủy Thạch tập« do Cổ Đình 
Thiện Thánh soạn. Quyền 6: »Trúc Thất 
tập« do Đại Ngụy Tịnh Luân soạn. Quyền 
7: »Phù Sơn Pháp Cú« do Minh Mục Bản 
Trí soạn. Quyên 8: »Cốc Hưởng tập« do 
Hưởng Cốc Triệt Dung soạn. Quyển 9: 
»Vân Sơn Mộng Ngữ Trích Yếu«. Bên 
trong chia làm 4 chương như: Nguyên khởi 
chương, Duy thức chương v.v... Quyên 
cuối phụ lục »Kỷ Nghiệp« do Chu Lý 
soạn. Thứ tự nội dung toàn sách không 
giống với thứ tự của mục lục. 


TÀO KHÊ PHẬT SẮC # ;# # ‡t 

Ý chỉ Thiền tông Huệ tưng Như Tịnh ngữ 
lục q. thượng: »‡* li xi SE 
1. HiẾ: lụ f[ R Tĩ r 34 HHỤ Hä? 
‡H ® Z J#? - Cờ pháp đã dựng, tông 
































L_: 











695 


TÀO KHÊ SƠN # 3 Ili 





chỉ đã lập. Thứ hỏi, thế nào là ý chỉ Thiển 
tông Huệ Năng? Có biết chăng?«. 


TÀO KHÊ SƠN # ‡§ 

Núi nằm ở hướng đông nam huyện Khúc 
Giang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vốn 
là Song Phong sơn, vì dưới chân núi có 
con suối nên được gọi là Tào Khê sơn. Tiết 
Nhất Túc Giác Hòa thượng trong TĐT q. 3 














ghi: »‡ 3 T # l = Ì —. 3E # 
#J đã Ụ Mế Ị ÿ# tị, đà 38 C #Ỹ fÉ ) 
X HỆ 3“. — Em của sư là vị tăng tên 





Di Lệ, nắm ấy tuổi vừa 31, đi đến núi Tào 
Khê huyện Thủy Hưng, vừa đúng lúc Đại 
sư Huệ Năng thượng đường«. 


TÀO KHÊ THỦY # ‡# + 

Nước Tào Khê, dụ chỉ thiền pháp. Tiết Tục 
Nghệ Ngôn trong NHỌQL, q. 30 _ »3Ÿf 2Ä 
1 3 E lv ân ñH ĐT? nộ v 2 AE 
Z đi. lf l 7K Hí + iMl & tU. - Biện 
Công mượn bút viết kệ, lời lẽ kiêu ngạo 
khoa trương, toàn là thói quen ngã mạn, 
thiên pháp đương nhiên không như thế«. 





TÀO KHÊ TỰ ÿ# # 3 

Chùa ở thung Bọ Ngựa cách trung tâm 
huyện An Nih, tỉnh Vân Nam, Trung 
Quốc 5km về phía Tây bắc. Lục Tổ Huệ 
Năng từng ở chùa Bảo Lâm, Tào Khê, 
Quảng Đông hoăng dương thiền phong, về 
sau thiền tăng chùa này kéo vào Vân Nam 
cất chùa hoằng pháp, cũng gọi là »Tòa Khê 
Tự«. Theo »Vân Nam Thông Chí« ghi, 
chùa cất vào đời Tống, đấu củng trong đại 
điện vẫn là nguyên vật đời Nguyên Tống. 
Vách bên trái của hậu điện khám nạm bia 
đá »Trùng tu Tào Khê tự chí« do Dương 
Thăng Am viết. Kiến trúc chủ yếu hiện còn 
có Sơn môn, Đại hùng bảo điện, Hậu điện, 


Chung cổ lâu, Hành lang tả hữu. Trong Đại 
hùng bảo điện chính giữa thờ tượng Hoa 
Nghiêm Tam Thánh khắc gỗ vào đời Tống. 
Dưới mái hiên trước điện có một cửa số 
hình tròn, theo truyền thuyết vào năm Giáp 
Ty đêm trung thu khi trăng lên, ánh trăng 
chiếu vào trán tượng Phật qua cửa số nhỏ, 
ánh trăng càng lên cao, ánh sáng mặt trăng 
giống như cái gương tròn chạy dọc theo 
sống mũi từ từ đi xuống tới rồn tượng Phật, 
đây là cảnh tượng đặc biệt thích thú nhất 
của chùa Tào Khê: »Ihiên mãn bảo 
nguyệt«, »Nguyệt ấn Phật tề«. Trong chùa 
có cây hoa Ưu Đàm, bia đại tự »Tùng 
Phong Thủy Nguyệt« do đích thân vua 
Sùng Trinh đời Minh viết thảo. Phía bắc 
chùa có Kim thiền thánh tuyển, người đời 
gọi là »Tam triều thánh thủy«. 


TÀO NGUYÊN # #% 
Hiệu của thiền tăng Đạo Sinh đời Tống. X. 
Đạo S¡nh. 


TÀO NGUYÊN ĐẠO SINH THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC Ÿ 3% :š 3 3ÿ íT 3# ¿ 

Gọi đủ: Tào Nguyên Hòa thượng Trụ Châu 
Diệu Quả Thiên Tự ngữ lục. Ngữ lục, 1 
quyền, do Tào Nguyên Đạo Sinh soạn vào 
đời Tống, đệ tử là Si Tuyệt Đạo Xung biên 
tập, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 121, 
trang 483. Nội dung thu thập pháp ngữ 
thượng đường của Đạo Sinh ở chùa Diệu 
Quá, lời thượng đường và tiểu tham ở chùa 
Quy Phong Tín Châu và I0 bài tán tụng. 


TÀO SƠN Ÿ ›› 

Nằm cách huyện Nghi Hoàng, tỉnh Giang 
Tây, Trung Quốc chừng 20km về phía bắc. 
Xưa gọi »Hà Ngọc Sơn«, »Mai Sơn«. Vào 
cuối đời Đường, Bản Tịch trụ tích núi này; 


696 


TẠT ‡2 





bởi Lục Tổ Huệ Năng ở Tào Khê nên đổi 
tên núi là »Tào Sơn«, là đạo tràng nổi tiếng 
của tông Tảo Động. 


TẢO ĐÃNG MÔN # # ? 

Còn gọi: Tôi đảo môn. Phương pháp quét 
sạch mọi khái niệm chấp trước, phủ định 
tất cả tướng sai biệt. Đây thuộc về cơ pháp 
bả trụ (nắm chặt) của bậc Thầy đã kiến tính 
dùng đề tiếp hóa người học. 


TẢO MỘ -# # 
Hồi nào, lúc nào. Tiết Thạch Đầu Hoài Chí 















































Am Chủ trong NĐHN q. 17 ghi: »H] fE 7N 
HH. BỊ f f HH: 4S? H: E 
#®. SH: # 5š HHiI#. # lữ 
ELSE. MẶẪ{H #t Ø4 lấ #k. HỤ E HW th 
JỊ ft. — Vào buổi chiều tháng sáu năm 





sau, sự hỏi thị giả rằng: Lúc nào? Đáp: 
Đã chiễu rồi. Sư liễn cười nói: Cảnh mộng 
gặp nhau, ta đã tỉnh rồi. Ngươi chỉ đừng 
cô phụ tùng lâm, tức là báo đáp ân đúc 
của Phật ri vậy«. 


TẢO SƠN NHÂN š + ^_ 

Thiền tăng Quang Nhân đời Đường ở Tảo 
Sơn, được người đời gọi là Tảo Sơn Nhân. 
X. Quang Nhân 


TẢO VẤN -# #, 

Hồi nào, lúc nào. Tiết Thanh Nguyên Hành 
Tư Thiền sư trong NĐHN q. 5 ghi: »lÿ 
H: 3š 31 #1 šx t! Hứ Ñ# # šÑ§. EI: 
2Š } 1 { E ÄÑ 2| . — Sư nói: Ta muốn 
biết ngươi rời Tào Khê hôi nào? Hy Thiên 
nói: Hy Thiên chẳng từ Tào Khê đến«. 








TẠO TÁC :# 4£ 
Đặc biệt làm ra. Hàm nghĩa chê bai. Tiết 
Đầu Tử Hòa thượng trong TĐT q. 6 ghi: 

































































»55 — BỊ El: ï* Zï BH li g. BỊ 
1 ƒE. TW li] IH lñ] 3#, M Íl ® , 
hề II f8 Èš. fJ ?¡ thịH? lữ # El: 
1È TE HÈ 2 4i 3š. ?¡ H§ lã IH [|], Ấ#t 
fE & Í7v EM R ĐH IH: — Người 


thứ hai hỏi rằng: Đạo nếu do tu mà thành 
tức là đặc biệt làm ra, đồng với pháp thể 
gian, giả dối chẳng thật, thành rồi lại hoại. 
Sao gọi là xuất thế? Sư đáp rằng: Đặc biệt 
làm ra chỉ là kết nghiệp gọi là thế gian hư 
dối. Vô tác là tu hành, tức xuất thế chân 
thát.« 


TÁP TÁP # E 

Dáng sóng nổi lên cuồn cuộn. Tiết Hoàng 
Long Bái Thiền sư trong TBCTT q. 6 ghi: 
»# 4 — 7 ĐỊ ð. Hữ Ñ #§ J I 
li ÙŸ.. — Đến nay giếng này giống nh 
gương sáng, có lúc không gió mà sóng nổi 
lên cun cuộn.« 















































TẠT 3 
1. Nghiền, chèn, gạt, đây. Bích Nham lục 






































q. 1 ghỉ: " ( jấ F1 Ti Hị ) ñế ñã V 
ft 34 „ F] — E # Ƒ] l I1. 3 
DÌ 2H 1ý ri  Ƒ] BỊ: — Môn 








(chỉ điệu sư Ván Môn) do dự, liên bị Châu 
đẩy ra. Một chân của Vân Môn còn ở 
trong cánh cửa, bị Châu (tức chỉ thiên sư 
Mục Châu) đóng sâm cửa, chèn gãy chân 
Vân Môn.« 

2. Thiền sư khéo dùng phương tiện quét 
sạch lời nói tri giải khiến người học không 
suy nghĩ gì được nữa, trong tình thế khốn 
đốn bức bách người học nhảy vào cảnh 
giới ngộ, loại biện pháp này được gọi là 
»tạt«. Tiết »Khai thị Dục Tạng Chủ trong 
DTNL q. 3 ghi: »Íl 2ï ¿ fñ ?l 2 #Ä Zñ 
. ññủ ® fứ Bã , Hị Bũ '- ñu #š 4] 
Tã H. — i ff f ẨM H. tý M đt, 












































k 














697 


TẠT THẤU THIỀN QUAN ‡#š 38 3š lữ 





H ñ Hà 4. tì fi 2b 2 3 fl 3€ ĐI - 
— Ngươi nếu là bậc căn cơ linh lợi, một khi 
được thiển sư khải phát liền lãnh hội, 
giống như sư tử ở bờ vực thắm muôn 
thước, một khi bị bức bách liền biết vươn 
mình, rồng lên một tiếng, trăm thú đêu bị 
nhức óc, mới có chút phân khí khái của 
nạp tăng.« 

3. Người học trong khi khốn đốn quần 
bách, phấn chắn tinh thần, vượt khỏi nghỉ 
hoặc, đạt được sự tỉnh ngộ, cũng gọi là tạt. 
Duy Tắc ngữ lục q. 2 ghi: »fŠ 1 f1 8t đi 
rh.#J58^‹ ..... 
À4 # 3F. 5ú Đf PE ñn. ‡ 35 0È 4H 
7E lãi v 8 IB ð Bế . Tà Ø UR MU 
1. Jẩ BH 2š {H. — Ví như cầm một 
thanh đao chạy thăng vào trong trăm vạn 
quân địch, không màng nguy vong đắc 
thất, nhân ngã thị phi, chẳng kể tính mạng, 
vượt qua cửa ải Phật Tổ, không có đẳng 
cấp thứ lớp, leo lên ngôi nhà Phật Tổ ấy là 
Thiên tông.« 

4. Lúc thiền nhân đọ cơ phong với nhau, 
hành vi bức bách đối phương khiến họ 
không còn đường chạy thoát gọi là »tạt«. 
Tiết Hoàng Long Đức Phùng trong NĐHN 
q. 18 ghi: 1... ốẽố. 
lý ý l Z ƒS‡ JÑI HỨí HRI #£ . — Thật 
không ngờ ông già Giáp Sơn bị ông tăng 
này bức bách nhè nhẹ, đến nỗi phải lúng 
túng.« 


























lào 











TẠT THẤU THIỀN QUAN +3 :§ ## 
Bị 

Xông thắng qua cửa ải thiền, liền được 
ngộ. “. Tắc ngữ lục q. 2 ghi: 

¡SA HẤ 

Ni % ‡ấ 4b 117K 

T# 1⁄5 IH [] 

Hf H 2 JÑ ‹ 





th 























Sẽ BỊ 





bu 





lỡ đÉ 


JW 73 8 li HÀ 2A 1ý 35 li lãi Z ñH 
»Thoái thực công đường tự bằng kỷ 

Bắt động bất diêu tâm tợ thủy 

Tích lịch nhất thinh thấu đảnh môn 

Kinh khởi tùng tiền tự gia để 

Thủ nãi Triệu Thanh Hiến Công tạt thấu 
thiền quan chỉ ngữ dã«. 

»Ăn xong ngôi tựa ghế công đường 

Tâm như nước đứng chẳng động lay 

Đỉnh đầu sét nỗ vang một tiếng, 





Giật mình biết được của báu nhà. 

Đây là lời của Triệu Thanh Hiến Công mô 
tả về việc xông thẳng qua cửa ải thiển, liễn 
được ngộ«. 


TẮC THẢ TRÍ ñ ñ # 

Còn gọi: Tức thả trí, Thả trí. Tạm gác lại. 
Tiết Đại Mai Pháp Anh Thiền sư trong 
NĐHN q. 16 ghi: »2E  ñJ RỊ H #'.. #€ 
l i4 9Ñ —- fJv X TE RE +]? -— Câu 
sau rót hãy gác lại, còn một câu hiện giờ 
làm sao nói?« 

Tiết Đại Quy Pháp Thái Thiền sư trong 
NĐHN dq. 19 ghi: »3Šj # 4J 2 HỊ H ?#' . 
tà BÉ 1S đi Hỹ 0l {h[? — Riêng đứng ngoài 
cuộc thì tam gác lại, lúc muôn cơ mát hết 
thì thế nào?« 





TẶC QUÁ HẬU TRƯƠNG CUNG 
R\ ‡l 4Á ƒ& 3 

Giặc qua rồi mới giương cung, chỉ cho việc 
nối tiếp thiền cơ một cách lề mề chậm 
chạp. Tiết Triệu Châu Tùng Thâm Thiền 
sư trong NĐHN dq. 4 ghi: »lJ #l| # 
8È h2 ff BỊ] ÿ # F1. Hữ 7 ib k 3 
3% iN. HEI: X k! k! ® 
Bi li #  H: 3š! iš! ñữ H: dù 
1M ‡ 1E J : — Sư đi đến chỗ Hoàng Bá. 
Bá thấy sư đến liền đóng cửa phương 
trượng. Sư bèn đem lửa vào Pháp đường, 












































6o8 


TĂNG NGỮ !# 3# 





la to: Chữa cháy! Chữa cháy! Bá mở cửa 
năm chặt Sư lại bảo: Nói! Nói! Sư nói: 
Giặc qua rồi mới giwơng cung!« 


TĂNG BẢO CHÍNH TỤC TRUYỆN 
1 ñ 1# đï 18 

Truyện ký, 7 quyên, do Thạch Thất Tổ Tú 
viết vào đời Tống, được xếp vào 7ựec Tạng 
kinh tập 137, trang 569. Sách này là truyện 
các danh tăng trong thiền lâm vào đời 
Tống. Tác giả sưu tập truyện và ngữ yếu 
tông thừa của 30 vị như: La Hán Tổ Nam, 
Viên Thông Đạo Yến, Đâu Suất Huệ 
Chiếu, Hoàng Long Đạo Chấn, Đức Sơn 
Mộc Thượng Tọa, Lâm Tế Kim Cương 
Vương, và dưới truyện của mỗi người phụ 
I thiên tán ngữ. Quyền cuối phụ lục Đại 
Cổ Tháo Chủ Dữ Hồng Giác Phạm Thư, 
chỉ ra bộ 7ăng Bảo truyện do Giác Phạm 
viết bị mất 3 quyền, và có thêm lời chất 
vấn. 


TĂNG BẢO TRUYỆN 4# # 2# 
X. Thiền Lâm Tăng Bảo truyện. 


TĂNG ĐƯỜNG 4# # 

Còn gọi: Thiển đường, Vân đường. Căn 
phòng lớn trong ngôi thiền tự để cho chư 
tăng tọa thiền. Trong tăng đường có chia 
làm: Tiền đường và hậu đường. Tiết Long 
Tường Sĩ Khuê Thiền sư trong NĐHN dq. 
20 ghi: »— H f #⁄X. l2: 6Ÿ 
‡ï Iỹ ñH f[? HR El: #1 ỳz Tế 3£ th É 
MÈ JH 1l: — Một hôm sư đang đứng hẳầu 
ngài Phật Nhãn, hỏi rằng: Khi bặt hết đối 
đãi thì sao? Phật Nhãn đáp: Giống như 
ngươi bạch chùy trong tăng đường«. 

















TĂNG-GIÀ-LÊ 4# # #\ 
Gọi tắt: Già-lê. Áo ngoài của tăng sĩ Phật 


giáo, ca-sa. Tiết Thích -ca-mâu-ni Phật 
trong NĐNN q. 1 ghi: »|: Sƒ 4 £ ƒ lấ 
ÑỨ v ấn RE ñJ MU $š 2} HR 4 42. DI Tắ 
fII #1 lã| È_. — Thé tôn đến trước tháp Đa 
Tử, bảo Ma-ha Ca-diếp phân tòa đề ngôi, 
rồi dùng Tăng-già-lê phủ lên mình Ca- 
diễp.« 








TĂNG KHẢ 4# #Ƒ 
X. Huệ Khả. 


TĂNG MẬT ## # 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Vân Nham Đàm Thạnh. Khi ra hoằng 
pháp, sư trụ Thần Sơn thuộc Đàm Châu 
(nay là Trường Sa tỉnh Hồ Nam), giảng 
dạy cho học trò dù lạnh nóng thế nào cũng 
chăng nghỉ. 


TĂNG NA !# 3#f 

Thiền tăng sống vào thời Bắc Ngụy, họ 
Mã, người xứ Đông Hải (nay là cảng Liên 
Vân, tỉnh Giang Tô) Trung Quốc. Ban đầu 
sư theo nghiệp Nho, thông Tam lễ, Chu 
dịch, có vài trăm đệ tử. Về sau đến Tương 
Châu (nay là huyện An Dương tỉnh Hà 
Nam), nghe Huệ Khả thuyết pháp, chóng 
sinh chính tín, liền dẫn 10 vị đệ tử theo 
Huệ Khả xuất gia, tu hạnh Đầu-đà, khất 
thực nơi xóm làng chứ không vào thành 
thị. Sư cùng với đệ tử là Huệ Mãn được 
truyền chung 4 quyền kinh Lăng-già. Sư 
từng đến Lạc Dương, gặp ngài Đàm 
Khoáng ở chùa Thiện Hội. Chẳng rõ về 
cuối đời sư ra sao. 


TĂNG NGỮ !# ‡# 

Lời nói thừa, lời nói uống phí vô dụng. 
Vân Môn quảng lục q. trung ghi: »ƒfÿ 3š r1 
? te ìh 33 HH ñH #Ế Hừ. lỨ Bộ lẾ ñH ‹ 

















699 


TĂNG NHẤT {# — 





— Trong Phật pháp, Bồ-để, Niết-bàn, Chân 
như, Giải thoát đếu là lời nói thừa« 


TĂNG NHẤT 4# — 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Thạch Sương Khánh Chư. Sư ở núi Nam 
Tế thuộc Hà Trung (nay là huyện Vĩnh Tế 
tỉnh Sơn Tây), về sau vào đất Mân, cuối 
cùng ở viện Trường Khánh. Thự hiệu: Bản 
Tình Đại Sư. 


TĂNG PHI j# % (898-955) 

Còn gọi: Đạo An. Thiền tăng đời cuối 
Đường đầu Ngũ Đại, họ Lý, tên Phi, người 
Trường An (Tây An, Thiểm Tây) Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Đạo Ưng, 
thuộc tông Tào Động đời thứ 3, trụ thiền 
viện Đồng An, núi Phụng Thê, Hồng Châu 
(gần sát huyện Nam Xương tỉnh Giang 
Tây). Người đời gọi sư là Tổ Đồng An. 
Vua ban hiệu Quảng Trí Đại Sư. Có ngữ 
lục truyền bá ở đời. 


TĂNG TẬP TỤC TRUYỀN ĐĂNG 
LỤC 3 Š ? 1# ## #‡ 

Đăng lục, 6 quyền, có riêng 1 quyền mục 
lục, do Nam Thạch Văn Tú viết vào đời 
Minh, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
142, trang 725. Tác giả kế thừa Cư Đảnh 
viết tiếp »Tục Truyền Đăng Lục«, sưu tập 
các tài liệu có liên quan đến sách vở Thiền 
tông, tháp minh, hành trạng từ đời Tống, 
Nguyên để biên tập bắt đầu từ đời thứ 18 
đến đời thứ 25 sau Lục Tổ Huệ Năng, tính 
chung có trên 500 vị thiền sư. Nội dung 
nói về sự nghiệp và cơ duyên ngữ yếu của 
các ngải. 

Phụ lục I1 quyên »Ngũ Đăng Hội Nguyên 
Bồ Di«, kể thêm vắn tắt truyện của 20 vị 
thuộc đời thứ l7 sau ngài Đại Giám. Sau 


phần bổ di còn kể thêm 7 vị không rõ nối 
pháp aI. Sách này được chùa Lăng 
Nghiêm, phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang 
xuất bản vào niên hiệu Khang Hy thứ 10 
(1671) đời Thanh. 


TĂNG XÁN !# ## (?-606) 

Thiền tăng đời Tùy, Trung Quốc, Tam Tổ 
Thiền tông. Đời Đông Ngụy niên hiệu 
Thiên Bình thứ 2 (535) tham kiến Huệ Khả 
được khai ngộ. Lúc Bắc Chu Võ Đề diệt 
Phật pháp, sư qua lại núi Tư Không, núi 
Hoàn Công thuộc Thơ Châu (Tiềm Sơn, 
An Huy). Đời Tùy, niên hiệu Khai Hoàng 
thứ 12 (592) Đạo Tín đến cầu pháp, theo 
học với sư 9 năm. Tác phẩm: Tín Tâm 
Minh. Đường Huyền Tông ban thụy »Giám 
Trí Pháp Sư«. 


TẰNG # 

Phó từ, đặt ở trước từ phủ định, nhắn mạnh 
ngữ khí phủ định, tương đương với tuyệt 
(đá ), hào (2#), tùng (#). »Lục Tổ Năng 
Thiền sư bi minh« trong Toàn Đường Văn 
q. 327 ghi: »ãŠ 2Š äñ íï. l7 Ất lỗ ñíN ‹ 
— Chuyện trò cười nói, không bao giờ hí 
luận«. 


























TÂM ẤN w› íp 

Chỉ cho thiền pháp. Thần Hội truyện trong 
Tống Cao Tăng truyện q. 9 ghi: »fE — 
vị ZÀ®. ñ #‡H XU. l }R 
ti †Í v, Z 3J là HỊ. — Năm 30 tuổi, sư 
mới vào đát Thục, yết kiến Đại sư Vô 
Tướng. Nhờ căn tính lanh lợi nên sư đồn 
ngộ, thâm khế hợp với thiên pháp«. 























TÂM ẤN THIỀN SƯ › #p 3# Ég 
Hiệu của Thiền tăng Giác Kha, sống vào 
đời Tống. X. Giác Kha. 


70O 


TÂM THÁI 2 3 (1327-1415) 





TÂM ẤN THỦY NGUYỆT THIỀN 
SƯ » íp + JH Z# Éñ 

Hiệu của Thiền tăng Tử Nghi, sống vào 
đời Ngũ Đại. X. Tử Nghi. 


TÂM CẢNH LỤC »› # #& 
X. Tông Cảnh Lục. 


TÂM CẢNH THIỀN SƯ THÁP s»> $ 
TẾ Ép 3+ 

Năm trong khuôn viên chùa Thất Tháp, 
thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc. Xây dựng vào niên hiệu Hàm 
Thông thứ 14 (873) đời Đường, niên hiệu 
Quang Tự thứ 32 (1906) đời Thanh, trụ trì 
Từ Vận trùng tu, trên khắc 12 chữ »Đường 
sắc tứ Tâm Cảnh Thiên sư chân thân xá-lợi 
tháp«. Chia làm ba phần bệ tháp, thân tháp, 
đỉnh tháp, hình tròn, tạo dáng trang trọng, 
đường nét đẹp đẽ. Trên tháp có bài minh 
văn giới thiệu sự tích của Thiền sư Tâm 
Cảnh và quá trình xây dựng tháp. Đây là 
minh văn sinh ra từ bút tích của người đời 
Đường, hiện chỉ còn 117 chữ. 


TÂM ĐẠO s› :# (1058-1129) 

Thiên tăng đời Tống, họ Từ, người xứ Đan 
Lăng My Châu (nay thuộc Tứ Xuyên) 
Trung Quốc. Năm 30 tuổi được độ làm 
tăng, đến Thành Đô học Duy Thức, nghiên 
cứu sâu rộng trong 10 năm; bỗng một hôm 
có người hỏi đến, sư mờ mịt chẳng biết 
đáp ra sao, nên bỏ môn này. Sư đến Tương 
Dương (nay là huyện Tương Phàn tỉnh Hồ 
Bắc) nương ngài Cốc Ấn Hiển để tham 
thiền. Độ 10 năm sau, một hôm nghe ngài 
Phật Giám Huệ Cần thuyết pháp ở Thư 
Châu (nay là huyện Tiềm Sơn tỉnh An 
Huy), sư đại nghi, liền ở lại đây. Một chiều 
nọ, sư bỗng nhiên như người tỉnh mộng, 


được Huệ Cần ấn khả, và nối pháp ngài. 
Năm II12, sư khai pháp ở chùa Thiên 
Ninh Vạn Thọ tại Tương Dương. Năm 
II19, sư trụ trì viện Văn-thù tại Đảnh 
Châu (nay là huyện Thường Đức, Hồ 
Nam). Sư rất tỉnh tường kệ tụng, được các 
thiền tăng rất mến mộ. Năm 1129, nhằm 
lúc có giặc đến, chư tăng thỉnh sư về Nam. 
Sư cho rằng người học đạo là vì việc liễu 
thoát sinh tử nên không chịu lánh nạn, 
nhân đây sư bị giặc giết chết. 


TÂM KHÔNG CẬP ĐỆ QUY + #% 
%4 3% l8 

Ý nói lãnh ngộ lý muôn pháp đều không, 
trừ sạch tục tình vọng niệm, trúng tuyển 
thành Phật. Đây là cách nói dùng khoa cử 
khảo thí để thí dụ. Cập đệ: Thi đậu, trúng 
tuyên ký thi. Minh Giác ngữ lục q. 1 ghỉ: 
»[l] Jš fl 2 bí . Xã ñf # \ 3Š 1l #W. 
El=ã. ĐỊ RE hẩữẩ. # x. f6 J# HỊ 
là 2X & ?ð Blj 1H. — Hỏi: Trường tuyển 
Phật đã mở, có tuyển chọn học nhân hay 
không? Sư đáp: Rất ky điểm trán. Học 
nhân thưa: Thế ấy thì tâm không được thi 
đậu vậy.« 
































TÂM THÁI *: #' (1327-1415) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tôn, tự Đại Tông, 
hiệu Phật Huyễn, người Thượng Ngu 
(Chiết Giang), Trung Quốc. Năm 15 tuổi 
sư theo Ốc Công xuất gia, lại đến chùa Tây 
Thiên Trúc ở Hàng Châu tham kiến Cổ 
Đảnh Minh Công, ở lại làm Thị giả. Sau 
nghe Đàm Ngạc thuyết pháp ở chùa Quốc 
Thanh, Thiên Thai liền đến tham yết, được 
ấn chứng. Đời Minh niên hiệu Hồng Vũ 
(1368-1398) sư trụ trì Quốc Khánh, Đông 
Sơn, Thượng Ngu, năm thứ I3 (1380) dời 
sang chùa Trung Thiên Trúc, Hàng Châu. 


7O1 


TÂM TÔNG '› 





Niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 4 (1406) sư phụng 
sắc vào kinh tham gia việc biên tập »Vĩnh 
Lạc Đại Điển«. Tuôi già ấn cư nơi am Tịch 
Chiếu, Thượng Ngu. Tác phâm: Phật Pháp 
Kim Thang Biên 16 quyên. 


TÂM TÔNG »› # 





TẦM THƯỜNG TRÀ PHẠN $ # 
LS + 

Còn gọi: Gia (hưởng trà phạn. Chỉ cho 
việc lặt vặt giống như việc ăn cơm, uống 
trà hàng ngày. Phần thùy thị của tắc I 
trong Bích Nham lục (Đại 48, 140 thượng) 





















































à hi „ M 
Thiền tông. CĐTĐL q. 13 ghi: »## ‡ð $# BmI Tàu = Hệ Ạ than c MR _ 
## Í7 Bí 3. 1 #l DỊ tt C1 tr. 5 sổ 





























2 

ñ&.v 3# 1b 2ã ñ RH  H Bản 
khắc Tì ruyển Đăng Lục cũ bị nạn bình lửa 
cháy thành tro, khiến người hâm mộ Tâm 
Tông lo rằng không còn sách ấy«. 

Truyện Thiền sư Thanh Đàm Minh Chính 
trong Thiên sư Việt Nam ghi: 

»Cổ thanh hợp vận tùng thanh họa 

Tịch chiếu tâm tông tức tập tầm 

Minh nguyệt thanh phong trường tự tại 
Tầm tâm bắt đắc, tức tầm tâm«. 

»Âm thanh hợp vận âm trùng họa 

Tịch chiếu tâm tông tức tập tâm 

Trăng sáng gió thanh thường tự tại 

Tìm tâm chẳng được, nghỉ tìm tâm« 


ET o© 


TÂM YẾU sz + 

Yếu chỉ thiền pháp. Tiết Long Đàm Hòa 
thượng trong TĐT, q. 5 ghỉ: » ⁄ H Ww 
La ca 4} — H l5 



























































EÏ: 1 L1 J) RỊ ft lí mm... 
% 5 *I lú †í ZR ññ +ùb 4. ÍÄ 2 lñ 








ð§ #R Hị. 6 ÀM fl 24 šf lí Ãš ÑV¿ — 
Cách núi thấy khói liền biết có lửa, cách 
tường thấy sừng liên biết có trâu. Người 
thông mình học một biết mười, mắt vừa 
nhìn thấy liên có thể đánh giá được sự 
việc. Đáy là việc lặt vặt nhự cơm nước 
trong nhà thiên«. 


TẨM TẬT Z # 

Bị nhuốm bệnh càng ngày càng nặng, sắp 
chết đến nơi. Tiểu truyện Thiền sư Trường 
Nguyên trong TUTA ghi: »iê ft lế ?Ÿ J 
=#?XH tEH#»#xñt f4. - Đán 
ngày 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo 
Ứng năm thứ 3 (1165), sư lâm bệnh nặng, 
nói kệ... « 














TÂN ĐÁO #ï #| 

Chỉ cho vị tăng mới đến một ngôi chùa nào 
đó để xin tá túc. Tông Môn Võ Khó ghi: 
»‡t | BỊ ZK Xã l§ Íl. đEÓ l3 5 f # 

















7. KRHEI: f4 H #l # ä l Z2 , 

 Š # 1 là :ùò . — Thụ giới cụ túc 
rồi, sư làm bếp được vài năm. Một hôm sư 
chợt hỏi Thiên Hoàng rằng: Tuy thân con 
đã được dự vào hàng ngũ của chư tăng, đã 
thỏa mãn chí nguyện nhưng chưa được 
Hòa thượng chỉ dạy tâm yếu, cúi xin Thầy 
chỉ dạy! Thiên Hoàng nói: Từ ngày ngươi 
đến ở bên cạnh ta, ta chưa từng chẳng chỉ 
dạy tâm yếu cho ngươi«. 





3š Hƒ ‹ 1l ER H Kế Bl †E†Ã. 2 Ä* 1 
ã bï fÑl 2š. Xã U #3 ñ Z ¿ - Thiển 
sư Minh Thủy Tốn tại Phủ Châu lúc còn ở 
liêu thị giả của chùa Pháp Vân, có Thiển 
sư Đạo Lâm Lâm đến chùa xin tạm trú. 
Hòa thượng Trụ trì muốn đãi trà cho vị 
tăng mới đến, nên sai Tốn đến liêu khách 
đề mới Đạo Lâm Lâm«. 








TÂN LA, TÂY THIÊN ở # . # £< 
Chữ Tân La tuy có nghĩa là tên nước Triều 


702 


TẦN THÂN lỹ 





Tiên cũ và chữ Tây Thiên có nghĩa tên 
nước Ấn Độ thời xưa, nhưng trong trứ tác 
thiền lâm, hai chữ này hàm ý chỉ một nơi 
xa xôi mơ hồ, vì trong tư tưởng người 
Trung Hoa hay người Việt ta thuở xưa thì 
Tân La và Tây Thiên là hai nơi xa xôi diệu 
vợi — Tiết Trường Lô Ứng Phu Thiền sư 
trong NĐHN dq. l6 ghi: Tăng hỏi: »Íf 
lñ]: th ñ ll. ứH #4 #ữ BỊ ... 
#7. 4H HH lẾ 2 #Z j ft: 3 ÍUH 2k 
HH 28 4H HỤ TẾ 5H 7l? HH: 
Ññ ÙM Ăf j#.. — Người xưa nói: Chấp 
nhận cho lão huynh ngộ Như Lai thiên đi, 
nhưng Tổ sư thiên thì nằm mơ cũng chưa 
thấy. Chẳng hay Như Lai thiển và TỔ sư 
thiên là giống nhau hay khác nhau? Sư 
đáp: Một mũi tên bay qua Tân La.« 
Lâm TẾ ngữ lục ghi: »Äl| 3* l£ l£ [HỊ. 
34. Hữz. Ñ 8#. lễ x. 
ñ fỊ rí ñJ il 2 Ì` Á ‹ lñ 2 s 
đẸ zï fJ › 
„ ñ€ 1J 7R # 54 j. lệ zx. {H 
ø HỮ 2 ‹ Ñữ Àl U 2. — Sư đến 
Thúy Phong. Phong hỏi: Từ đâu đến? Sư 
đáp: Từ Hoàng Bá đến. Phong hỏi: Hoàng 
Bá có lời gì để dạy người? Sư đáp: Hoàng 
Bá không có lời cũng không có chỗ nêu lên 
công án. Phong nói: Hãy nêu lên công án 
xem. Sư nói: Một mũi tên bay qua Tây 
Thiên.« 

































































` 
4 


dị Đ BH 





















































5 
tịi 
° 
àm 
+ 
ri 
^ 
tr? 
° 
mm 
—| 











lg 
) 


























nụ bị! 35 Xã ầN 








TÂN MẠNG #† 

Còn gọi: 7án mạng Trụ trì, Tân mạng Hòa 
thượng, Tân Trụ trì. Là người mới nhậm 
chức Trụ trì một chùa. Điều Trụ trì tiến 
thoái, chương Trụ trì, trong Hoàng Bá 
Thanh Quy (Đại 82, 768 hạ) ghi: »\, ñŠ 
ñù. 1 BỨ {ft ft l# fñ 72% f# 4. XE 
AJï. 2n F. #4 $6 É đi Hi 12 
+ HỆ ñ8. lñ ấn 3l LH. Ñfữ fÈ # đðấ 


























.3 





2 3 ï4* 7đ. — Đại khái việc thỉnh Tân 
Trụ trì gôm: Đầu tiên vị Cựu Trụ trì phải 
báo trước cho đại chúng rõ. Kế đó là trình 
với Công phủ, chờ Công phủ động ÿỷ mới 
viết sớ trân trọng kính mời. Tân Trụ trì 
nhậm chức xong, vị Cựu Trụ trì phải thiết 
trai ở nơi phương frượng«. 

Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ Di 





TÂN TỐNG ‡‡ :š 

Đưa ma, chôn cất người chết. Tiết Bách 
Trượng Hoài Hải Thiền sư trong NĐHN dq. 
3 ghi: »# Ñ ` F XI. †fE1lEI: 














3È  Mữ Hƒ5 5. 8 #&thí: 2 
†k 1ˆ flt š# 3 s — Lão nhân ư ngôn hạ 





đại ngộ, tác lễ viết: Mỗ dĩ thoát dã hồ thân, 
trụ tại sơn hậu, cảm khất biểu vong tăng 
tân tống. — Ông già ngay nơi lời nói đại 
ngô, làm lễ thưa: Con đã thoát kiếp chồn 
hoang, bỏ xác ở sau mui, dám xin Hòa 
thượng chôn cất con như một vị tăng đã 
chết.« 


TẤN THÂN 1 *ỳ 
(Sư tử, voi chúa) rồng lên. Tiết Quy Tông 
Chí Chân Thiền sư trong CĐTĐL q. 29 





















































„ H đã 1E lí F 
„ ® EH ? {k Tà 
o tý — Ä Fã 
ø I ER 2E 2B li 
. Tông s Sự xí tuyệt 


Nhật luân chính đương ngọ 
Tự tại như sư tử 

Bắt dữ vật y cổ 

Độc bộ tứ sơn đảnh 

Ưu du tam đại lộ 

Khiếm khứ phi cầm đọa 
Tần thân chúng tà bố!« 
»Quy Tông sự lý bặt 


793 


TẤN NHIÊN ƒ£# # 





Mặt trời đứng bóng tròn 
Tự tại như sư tử 

Không cùng vật tựa Hương. 
Bồn đỉnh núi riêng bước 
Ba đường lớn thung dung 
Ngáp đài chim chóc rới 
Rồng lên bọn tà run«. 


TẤN NHIÊN {š #4 

Buồn bã. Chương Duy Khoan Thiền sư 
trong CĐTĐL q. 7 ghi: »H % Xử 
H) #LEF=lW+z#í. ñR£Ñ 2 
4 f. - Thiển sư Duy Khoan... Năm 
mười ba tuổi thấy người khác sát sinh, sư 
buôn bã không nỡ ăn.« 

















TẬN ĐẠI ĐỊA NHÂN NHẤT 
KHẨU THÔN TẬN # +% ‡ ^ — tứ 
# 8 

Còn gọi: Tận đại địa nhân vong phong kết 
thiệt. Há miệng nuốt hết mọi người. Chỉ 
cho thiền sư hoặc thiền sinh có kiến thức, 
năng lực, cảnh địa triệt ngộ hơn người. 
Những thiền giả ưu tú này, mọi hành vi của 
họ hạng tầm thường đều không thể so sánh 
được, giống như mọi người trong trời đất 
đều bị nuốt mất trong sự cười nói, nín lặng 
của người ấy. Tắc 49, Bích Nham lục (Đại 
48, 185 thượng) ghi: »Ƒ- ý fn Hổ ÿ }R 
J§ ( ## 1M HH lỗ %X . 2 0ì f7 1P. đủ 
XU \ — H3 ẩ ). — Cá kình ngàn 
thước phun sóng to (Khi ngộ rồi thì thật là 
kỳ đặc, như há miệng nuốt hết mọi 
người)<. 








TẬN GIÁ # 4# 

Giá thích hợp, đúng giá. Tiết Tín Tương 
Tông Hiển Thiền sư trong NĐHN dq. 18 
ghỉ: »t Bì Ä 4Ð f 4 ñỦv fÐ th Tý —- 
J# %7. lữ ‹> HH BW {lv 4> Bị 7R ñ8 












































{TH EM. lũ Jề 2š 22. f2 JR§ 5í EH 
Hh fF‹ á Bũ HỆ 4 EM - là K4 








lq 5É. f[ l4? 2? ÄE#MTE.  & MỸ 
ll.. — Trung Ấp giống như một ông thợ 
kim hoàn, Ngưỡng Sơn đem một thỏi vàng 
đến nhờ Ngài cho biết giá tiền, Ngài cũng 
cho giá thích hợp. Đến lúc trở thành việc 
buôn bán, vàng bán ra lại vừa đúng với 
cân lượng. Thợ kim hoàn mặc dù mừng 
thâm nhưng trong lòng chưa khỏi hồ nghi. 
Vì sao? Vì nếu không xem xét kỹ lưỡng, 
chắc chắn vàng kia là của ăn trộm.« 





TẬN KHƯỚC KIM THỜI & #3? + 
t‡ 

Hiện nay thấu suốt, hiện nay triệt ngộ, tức 
hiện nay ngộ suốt thiền pháp. Nhà thiền 
nhân mạnh, thiên pháp chính ở trước mắt, 
chăng cần tìm cầu ở nơi nào lúc nào khác. 
Thuật ngữ này thể hiện được tinh thần hiện 
thực của Thiền tông. Tiết Phù Dung Đạo 
Giai Thiên sư trong NĐHN dq. 14 ghi: »JjT 
l 2 XU ĐA. ỦE ẩW Ñl 4 HỆ. 
ñủ ⁄* lý v Mí 4 #H — Cho nên Phật 
Tổ dạy người, chỉ cần hiện nay ngộ suốt 
thiển pháp. Ngộ được thiên pháp thì đâu 
côn việc gÌ?« 





























TẬN LỘ 3š #4 

Trao tặng lễ vật cho người lên đường. Tiết 
Vĩnh Phong Huệ ĐÀ g Am Chủ trong 
NĐNN 4q. 18 ghi: »# MỊ H Í7 lãlU %3. 4 
S HJ # JHìX. ` &: Ä BH #í St f. 
— $w chợt bảo người trong ấp rằng: Sáng 
mai tôi hành cước, các vị có thể đến đưa 
tiễn. Khi mai tôi hành cước, các vị có thể 
đến đưa tiên. Khi ấy người trao tặng lễ vật 
đêu tập họp đủ cả.« 





TẬN LỰC ĐẠO BẤT ĐẮC ĐỂ CÚ 


704 


TẤT DŨNG SINH QUANG #% lñ ?E 3% 





& 2 tẾ ® f# J& #9 

Câu cô hết sức nói mà chăng được, tiểu 
là lời nói không sao diễn tả được, chỉ cho 
thiền pháp siêu việt ngôn cú nghĩa lý. Tiết 
Phù Bôi Hòa thượng trong NÐHN q. 3 ghi: 








»2 1T 34 2 }ổ fE . HỤ ÉH 42 H8 4t. 34 
J9) JRÌ: bit Đo Lá) là th Tsái lI DU 
ÑR? HỊ, E] : ïŸ đì ẤM  MMã ñÑ o — Lăng 























Hành Bà đến lễ bái, sư mời cùng ngồi 
uống trà. Bà liên hỏi: Câu có hết sức nói 
mà chẳng được, giao phó cho ai? Sư đáp: 
Phù Bồi không có lời gì chưa nói ra«. 


TẬN THỜI # tỷ 

Bấy giờ, hồi đó. Tiết Bảo Ninh Nhân Dũng 
Thiền sư trong KTTQTĐL q. 28 ghi: 
»Nhuyễn triền tạng phong nhập trận lai, 
tận thời cầm hạ nhãn xanh khai. Tử sinh 
nhất quyết anh hùng sĩ, Văn võ song đả 
tướng tương tài. —- Quán chứa cơ phong 
vào trận ngay, bấy giờ bắt được kinh ngạc 
thay! Anh hùng nhất quyết phen sinh tử, 
văn võ song toàn tướng ngang tàải.« 


TẬP ĐĂNG THIỀN SƯ # }# z# Ég 
Thụy hiệu của thiền tông Trí Nhàn đời 
Đường. X. Trí Nhàn. 


TẬP MA ï# # 


s Â 2. HỆ — Mé bên vai 
của ngọn Tây Phong có hang Sư Tử sâu 
đến ngàn trượng, có đá dựng như rừng. Sư 
thích cảnh này, có ý muốn ở đấy suốt đời, 
các vị đệ tử như Pháp Thăng v.v... lục tục 
tìm đến, rồi cùng nhau xây cất chùa 
chiền«. 


TH.EH 3õ 


TẤT CÁNH # #, 

1. Xét cho cùng, dĩ nhiên. Phẩm thứ hai: 
Tịnh độ của Tông C"áo đáp hưởng trong 
NHQL q. 21 ghi: »fš ‡š 2% fÐ Jf 2 ‡E Z5 
Jả fh. SE 7S BÀ h, MÍ Ít 5S RŠ . — 
Tin ta niệm Phật tương lai dĩ nhiên thấy 
Phật. Xét cho cùng khi thành Phật không 
côn việc gì nghỉ hoặc. « 






































2. Cứu cánh, cuối cùng. Biểu thị nghi vấn. 
Duy Tắc ngữ lục q. 2 ghi: »3‡ 74 1 {t[ Ấä 
1. HE ? f lỊ ƒ HH? — Cứu cánh kết 
quả ra sao? Cuối cùng có thời gian nào 
tỉnh ngộ?« 























TẤT CÁNH SỰ # # # 

Việc cứu cánh. Chỉ việc lãnh ngộ thiền 
pháp, siêu thoát sinh tử. Nhà thiền cho 
cánh nhìn này là hết sức quan trọng. Tiết 
Nam Tuyền Hòa thượng trong TĐT q. l6 

















Như thế. Vân Môn quảng lục q. hạ ghi: »Ïïli 




















+3: fVWÍƒ fÝ.. }L Pl W Eị {f l8 J# 
+. fT*Ằ F A lễ s — Sư nói: Cái túi 


cơm! Giang Tây, Hỗ Nam mà như thế hả? 
Tăng nghe lời này liên đại ngộ«. 


TẬP MAO CÁI ĐẦU # 3# # 


Chỉ cho việc xây cất chùa chiên. Si 

Diệu ngữ lục q. hạ ghi: »Jt l£ > Jä #ï li 

+4 lv Đ YrEBLi FE 4d 3#. lữ 
k 


5~Z. SÑẤZã. %Ÿ 7# 















































*# 











ghi: »Ñi EE ấy 2K | ƒ7 — #4. Ír PÑl 
ÑñH 4š ⁄X. HH l5}: # Hƒ ñử JŸ Ei mỉ ññ 
fñJ H1. BÈ lữ Í #Œ À lã] # 7# 3#ffE 























Jš ? — Sư và Quy Tông du phương hai 
mươi năm. Trên đường hành cước, đang 
nấu trà, sư hỏi: Việc ghỉ nhớ, thương 
lượng ngữ cú trước kia đã biết, Xa lìa 
những thứ đó sau này có ai hỏi về việc cứu 
cảnh thì sao?« 


TẤT DŨNG SINH QUANG ;š 38 + 
*%, 


Thùng sơn phát sáng. Trong thúng sơn tối 


795 


TẬT DIỆM QUÁ PHONG 3% !4 ìã B4 





tăm phát sinh ra một vằng sáng, dụ chỉ 
chuyền mê thành ngộ. Mật Am ngữ lục ghi: 















































»À 5# E3. Tấ ||: ‡# m Ấƒ 'h 7R Er 
lộ „ TẾ †J # fm. 1⁄4 Tí l$ Tí ‡⁄# ?H 
lí ?ã ƒb ‡H. lúJ 3 Mã đại HE bÄ ‹ 
`. Mì Iỹ ñỊỊ {. HỊ 2x: ⁄š MỦ + 























3L. — Sư vào chùa thượng đường, Tăng 
hỏi: Trong biển Hoa Tạng giăng lưới to, 
quen bắt cá côn cá kình; trên đỉnh Lăng 
Tiêu câm kiểm búa đề rèn đúc Phật Tổ. 
Nhưng nay lò rèn đã mở cửa, khi một búa 
liền thành thì sao? Sư đáp: Thùng sơn phát 
Ssảng«. 


TẬT DIỆM QUÁ PHONG 3# 14 i8 
\ 

Gió thôi lửa bùng. Thiền tông mượn từ này 
để chỉ thiền cơ rất nhanh chóng. Tiết Nhất 
Thượng tọa hạ tỏa trong Như Tịnh ngữ lục 
q. hạ ghi: 

# Zt Mì #? ® JHF 

— Ìš *H 3 ?á 3M ñ 

ID 1 

1š lí ìB JÑ 3% À lễ 

EE E ÃIJ | ø [H| THỊ. 

»Sinh tử thoát trước bất tương can 

Nhất đạo thần quang thường độc lộ 

DI 

Tật diệm quá phong phát đại cơ 

Trần trần sát sát đầu hồi hỗ«. 

»Sinh tử thoát rồi chẳng liên quan, 

Một luông ánh sáng thường riêng bày. 
Chao! 

Thiên cơ phát ra rất nhanh chóng, 

Cõi nước vi trần đắp đổi nhau«. 








TẤU ;š 

Khế hợp. Tiết Phúc Tiên Chiêu Khánh Hòa 
thượng trong TĐT q. 13 ghi: »⁄ 7 jll 
#4 #. MJ h 4 lI., . #3 BH, 


ZZ 1T 

















% 3š Ký #4. — Sư liền ôm gói đi tham 
tâm, ban đâu gặp Cổ Sơn, Trường Khánh, 
An Quốc nhưng cơ đuyên chưa khê họp«. 


TẤU BẠC :š ‡# 

1. Gần gũi, khế hợp, khế ngộ. Đại Quang 
Minh Tạng ghi: »‡H Bị #Ã là lút jÑ th , 
# lu #: # ?E. 8# } 3Š YH¿ — Ý Tổ sư 
cao vút bí hiểm, như có đem cả cuộc đời 
của mình đề tham cứu cũng khó mà khế 
ngộ« 

2. Ngưng tụ, kết hợp. Tiết Tham Chính 
Tiền Đoan Lễ Cư Sĩ ghi: »ã? jš Hh 7k 
BH. DỊ #4 HH. HỆ 3 H1. 4 HỊ 
?l Z8 Jí LÍ 4l ¿ — Vì là đất nước gió lửa, 
nhán duyên hòa hợp, tạm thời ngưng tụ 
nên chẳng thể lâm nhận là thân mình«. 

















L 


























rÌ 
L_: 


TẤU CƠ ;$ 3X 
Khế hợp cơ duyên, khế cơ. juệ Nam ngữ 
lục tục bồ ghi: »5Sš lị TR ÑỊ! — -†- 8Ã f£ v 





























z1“ =ƑH. #&#@ ## £ ñ 3 Kt, 
3 R.4E H j5 = BỊ: — (Thiền sư Huệ 


Nam) hơn 30 năm khai thị bằng 3 câu này, 
thường thường người học phân nhiễu 
chẳng khé hợp cơ duyên, trong tùng lâm 
đêu cho là tam quan (3 cửa ải)«. 


TẨU DƯƠNG DƯƠNG + ## #8, 
Tất tả chạy ngược chạy xuôi. Tiết Phúc 
Châu Tây Viện Hòa thượng trong TĐT q. 








đi »#ĩ ÑX f8 ÍE ñÈ.. ìàw H & h. 
J§ JỊI — Tãñ fl} , Đồ 2 2E R8 Bồ V šl Jế 
lề HỆ lý (Í ĐỤ f[ Iỹ ƒ§ †H JR 2+? -— 


Nếu muốn được làm Phật thì chính ông là 
Phật. Đã mang một ông Phật trên mình mà 
còn tất tả chạy ngược chạy xuôi giống như 
con nai khát nước chạy theo sóng năng, 
đến khi nào mới được tương ưng?«. 


706 


TÂY THIÊN NHỊ THẬP BÁT TỔ ÿ# Z£ — - /\ 3ñ 





TẤU TÁC # # 

Nghĩa là tâm thần bất định, chạy lăng 
xăng. Tiết Dũng Tuyền Hân Thiền sư trong 
NĐNN ghi: »‡š JÍ -|- JL  ƒr lễ #f , 
lí H # l f£.‹ ¿4 S# ñã Á\ # BH 
H. ljƒ L#. i7 A đ 1t 
„ — Sự thượng đường nói: Ta 49 năm 
tại chỗ này Còn có tấu tác, bọn các ông 
chớ mở miệng to. Kẻ kiến giải thì nhiễu, 
côn người hạnh giải thì trong muôn người 
không có mội«. 





















































TÂY AM % #% 
Hiệu của thiền tăng Đàm Ngạc đời 
Nguyên. X. Đàm Ngạc. 


TÂY CHIẾU # ##& 
Hiệu của thiền tăng Huệ Tài đời Minh. X. 
Huệ Tài. 


TÂY LAI Ý # # #* 

Còn gọi: Tây Tổ ý. Ý chỉ thiền pháp của 
Sơ tổ Thiền tông là Bồ-đề Đạt-ma từ Án 
Độ truyền sang Trung Quốc. Đây là cách 
nói tắt của Tổ sư Tây lai ý. Chương Chiêu 
Khánh viện Đạo Khuông Thiền sư trong 
CĐTĐL q. 21 ghi: »[ñ] #1 f[ &: pH Z 
. HlÚ H. W ƒ E88 #:‹ - Hỏi Ý 
chỉ của TỔ sư từ phương Tây đến là gì? Sư 
đáp: Con muỗi đáp trên mình con trâu 
sắt.« 

Tiết Chính Pháp Hy Minh Thiền sư trong 
NĐNN q. 18 ghi: »‡ 3š 42) 4) ï£ . #2 Hị 
#1“. 2} M pH }H ~. #J H Bí 
3?_— Lá rừng rơi lả tả, trời đất báo thu 
sang. Đâu cần kiếm gì nữa, ý Tổ sư rõ 
rằng.« 












































TÂY LÂM THÁP # #‡ 3* 
Năm trong nhóm Tây tháp, đường Sơn Tây 


trong thành huyện Tùng Giang, tỉnh 
Thượng Hải, Trung Quốc. Nguyên tên là 
»Sùng Ân Bảo Tháp«, bởi ở trong Tây 
Lâm Thiền tự, nên gọi »Iây Lâm Tháp«. 
Tháp được xây vào khoảng niên hiệu Hàm 
Thuần (1265-1274) đời Tống, niên hiệu 
Hồng Vũ thứ 20 (1387) đời Minh trùng tu, 
đổi tên »Viên Ứng Tháp«. Tháp là kết cấu 
hỗn hợp gạch gỗ, mặt bằng hình bát giác, 7 
tầng cao hơn 40m. Thang lên tháp là 
những bậc đá xây trong thân tháp vòng vẻo 
đi lên, đến nay vẫn còn hoàn chỉnh. Tháp 
này cùng với tháp chùa Hưng Thánh đông 
tây đôi mặt nhau, điểm xuyết cho phong 
cảnh thanh tú đẹp đẽ cô thành Tùng Giang. 


TÂY LỘC # # 
Hiệu của thiền tăng Trí Cập đời Nguyên. 
X. Trí Cập. 


TÂY NHAM # # 
Hiệu của thiền tăng Liễu Huệ đời Tống. X. 
Liễu Huệ. 


TÂY THIÊN NHỊ THẬP BÁT TỔ # 
<X—=+~# 

Còn gọi: Tây Thiên tứ thất. Chỉ 28 vị Tổ 
Thiền tông của Án Độ thời xưa. Tương 
truyền trên hội Linh Sơn, đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni truyền trao chính pháp nhãn 
tạng (thiền pháp) cho đệ tử là Ma-ha-ca- 
diếp. Ca- -diếp trở thành vị Tổ Thiền tông 
thứ nhất, lần lượt trao truyền đến vị Tổ thứ 
28 là Bồ-đề Đạt-ma vượt biển sang Trung 
Quốc. Vị này là Tổ khai sáng Thiền tông 
Đông độ. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng 
ghỉ: »i ñ8 25 — #.v PỤ K —  /\ 
4H, Bf E7 N3H,. # FM. — Nếu 
bàn về nghĩa thứ nhất thì 28 vị Tổ Ấn Độ 
và 6 vị Tổ Trung Quốc đêu ở thế kém.« 











707 


TÂY THIỀN TỰ 3š #£ 





TÂY THIỀN TỰ # 3# ‡ 

Viện Trường Khánh ở phía tây thành phố 
Phúc Châu nên người đời gọi là Tây Thiền 
tự. X. Trường Khánh viện. 


Kêu ca, âm thanh cảm thán gấp rút. Tiết 
Vong Danh Cổ Túc trong NĐHN d. 6 ghi: 
»É? 1! — #1. — 8 * Ñ M fã ấn 
ñm. Tí fl lš El: ‡È 3X ấ: Jš “š 3 

„ Ñ BÑ 


1. 4 Et ÈH HI Nú ÈỀ Đh jÈ 




































































[IIEHMI mTtÐf.‹: Z ?í Bị. J 
EH: Bẩ š 3 Kiilfñ ) 3š, 2 ẩR IE 
BE]. — #“ tH #t.. — Thuở xưa có một vị 























lão túc, trong suốt mùa an cư không chịu 
thuyết pháp cho chư tăng nghe. Có một vị 
tăng than: Cứ như thế thì một hạ trôi qua 
vô ích, tôi chẳng dám mong Hòa thượng 
nói Phật pháp, chỉ cần nghe hai chữ chính 
nhán cũng được. Lão túc nghe được lời 
này, liên nói: Xà lê chớ có kêu ca, nếu luận 
về chính nhân, một chữ cũng không có«. 


TÂY TRAI # # 
Hiệu của thiền tăng Phạm Kỳ đời Nguyên. 
X. Phạm Kỳ. 


TÂY TRÚC #% + 
Hiệu của thiền tăng Bản Lai đời Minh. X: 
Bản Lai. 


TÂY TRÚC THIÊN SƯ MỘ THÁP 
1 # Z# Én 3X 

Dưới cửa Hắc Phong, phía nam sườn núi 
Tuyết Sơn, huyện Lương Sơn,tỉnh Sơn 
Đông, Trung Quốc. Tháp của Thiền sư Tây 
Trúc đứng trước mộ, tháp cao 3,l2m, 
đường kính 0,4 đến 0,85m. Bia đá trước 
tháp là »Đông Lỗ Tây Trúc Thiền sư minh 
ký«, mặt trên ghi lại sự tích của tăng nhân 


yêu nước Thiền sư Tây Trúc đã dẫn đầu 
hơn 3000 tăng binh chống lại giặc Oa vào 
khoảng niên hiệu Gia Tĩnh (1522-1566) 
đời Minh. 


TÂY VÂN THIỀN TỰ #% # 3# ‡ 

Ở làng Ngũ Cổ, thành phố Đài Bắc, tỉnh 
Đài Loan, Trung Quốc. Nguyên tên là 
»Tây Vân Nham«. Niên hiệu Càn Long thứ 
17 (1752) đời Thanh sáng lập, những năm 
Gia Khánh, Quang Tự đều trùng tu thêm, 
là một Phật tự lâu nhất trong lịch sử Đài 
Loan. 


TÂY VỰC TỰ #% 34 ‡ 

Năm trên sườn núi Thạch Kính, phía tây 
nam huyện Phòng Sơn, thành phố Bắc 
Kinh, Trung Quốc. Xưa có hai chùa Đông 
Dụ và Tây Dụ, đều là kiến trúc đời Tùy 
Đường. Sau đó Đông Tự bị phá hủy, chỉ 
còn Tây Tự. Cấu trúc hùng vĩ, Phật tháp 
trang nghiêm, theo truyền thuyết bên dưới 
tháp có con đường nhỏ lát đá phiến. Đời 
Minh đổi tên là »Tây Vực Tự«. Đầu đời 
Thanh hai vị Đại sư Siêu Cổ, Tăng Quảng 
nối nhau trụ trì, ngày thêm hưng thịnh và 
đổi tên là »Tây Vực Vân Cư Thiền Lâm«. 
Từ đời Dân Quốc trở đi bao lần bị chiến 
tranh đã suy vi từ lâu. 


TẾ BẠT 3‡ + 

Cứu vớt, siêu thăng. Tiết »Sở Thạch Hòa 
thượng hành trạng« trong PKNL q. 20 ghi: 
»5 BH BH. ì — lW #. ÄX f Â lễ 
Em HỆ ý j* l. lí JR H 2L) XS. fí 
t š K 34 ñ %4 Đ Đf j 2. — Vua 
biết rõ bắt đầu chở đi, xáo trộn thế giới. 
Vua nhớ đến tướng sĩ chết trận, dân đen bỏ 
mạng bởi đao binh nên dùng Phát pháp 
lập ra cối u mình để cứu vớt họ.« 




















7O8 


TẾ TÔNG THẤT SỰ TÙY THÂN 3 2 + # Bễ 





TẾ BẮC 3È 3L 


Danh hiệu của Thiền sư Lâm Tế Nghĩa 
Huyền. Vào năm 854, Thiền sư Nghĩa 
Huyền đến trụ ở viện Lâm Tế, góc phía 
đông bờ sông Hô Đà, tại Trấn Châu (Hà 
Nam Chính Định). Hư Đường Hòa thượng 
ngữ lục q. 4 (Đại 47, 1011 hạ) ghi: »Ä |L 
Hữ 5l . #J #lJ m 2% ÄỸ 7H. HE 4 ÑẾ l¿ 
tị v fl 3ã # ðš thị 'H. — Lâm Tế là con 
lừa mù, ban đầu đến bến sông Cao An (chỉ 
cho ngài Đại Ngu) đã không thể vượt qua, 
côn quay trở lại núi Hoàng Bá«. 





TẾ BIỆN 3 #‡ 

Thành công, hoàn thành. Pháp Diễn ngữ 
lục q. thượng ghi: »ãJ ‡Í }: E 3ÖZ 24. — 
#®U — ®Í‹ 2 BÀ YÄ Jã 1U M ỨÄ ‹ 

12A ®#A MẸ. 8 5 HH" 7E‹ 

— Một không làm hai không nghỉ, chỗ 
chẳng phong lưu cũng phong lưu. Nếu 
muốn mọi việc hoàn thành, coi chừng con 
trâu trắng sở sở.« (Con trâu trắng sờ sờ: dụ 
chỉ diệu nghĩa pháp) 











TẾ CÔNG z»È 2+ 
X. Đạo TẾ. 


TẾ ĐIÊN 3 # 

Thiền tăng Đạo Tế đời Tống, tính tình 
ngông cuồng, ham thích rượu thịt, chăng 
giữ giới luật, người đời gọi sư là Tế Điên. 
TẾ LÔN # # 

Hiệu của thiền tăng Siêu Vĩnh đời Thanh. 
X. Siêu Minh. 

TẾ NINH THIẾT THÁP # # 4 3* 
X. Sùng Giác tự thiết tháp. 


TẾ THÁNH ï# % (1696-1756) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Tiết, tự Liễu 
Phàm, người xứ Hải Ninh, Chiết G1ang, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Thiên 
Đồng Triệt ở Hàng Châu, đời thứ 40 hệ 
Nam Nhạc. Trụ trì chùa Thiên Mân ở 
Dương Châu. 


TẾ TÔNG BÁT ĐẠI THẾ 3š  ^% 
»# 

Tám thứ cơ pháp mà bậc Thầy của tông 
Lâm Tế thường vận dụng một cách tự tại: 
1. Thiên chân đại thế: Cơ pháp tự nhiên 
nhậm vận không do tạo tác, không nhờ 
phương tiện. 

2. Bí mật đại thế: Cơ pháp thầm kín không 
dùng lời nói. 

3. Bình thường đại thế: Dùng động tác 
bình thường để chỉ ra Bản tính. 

4. Trực thị đại thế: Chỉ thắng Tức tâm là 
Phật. 

5. Trình tự đại thế: Lấy vật bên mình như 
phất tử, nắm tay... để chỉ bày đại đạo. 

6. Thâu phóng đại thế: Khi nắm chặt, khi 
buông thả, vận dụng tự như. 

7. Quyền thiết đại thế: Dùng phương tiện 
khéo léo. 

§. Tỉnh ngộ đại thế: Tức là cơ pháp dùng: 
Phất, quyền, bồng, hét... giúp người học 
ngay đó khai ngộ. 

Theo: PQĐTĐÐ của nhóm Từ DI. 


TẾ TÔNG THẤT SỰ TÙY THÂN 3£ 
&a+k¿#*M# 

Là 7 loại tự tại mà vị thiền tăng ưu tú của 
tông Lâm Tế phải có đủ: 

1. Sát nhân đao: Chặt đứt tất cả sở hữu của 
người học. 

2. Hoạt nhân kiếm: Trí giúp người học hết 
sức linh hoạt. 


709 


TẾ TÔNG TỤNG NGỮ 3 % 2l ?§ 





3. Cước đạp thật địa: Tất cả hành vi đều 
khế hợp với Phật đạo. 

4. Hướng thượng quan hệ tử: Tột cùng 
tông chỉ hướng thượng. 

5. Cách ngoại thuyết thoại: Xa rời sự nghĩ 
suy thông thường mà nói Phật đạo. 

6. Nạp tăng ba ty: Đủ sức dẫn dắt người 
học. 

7. Thám can ảnh thảo: Có thể phân biệt rõ 
ràng điều chân, giả của người học. 

Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


TẾ TÔNG TỤNG NGỮ ÿ‡ # 2ã ‡# 
Sách, 1 quyên, do Hán Nguyệt Pháp Tạng 
soạn vào đời Minh, được ấn hành vào niên 
hiệu Sùng Trinh thứ I1 (1628) đời Minh, 
sau đó được xếp vào ?c Tạng kinh tập 
114, trang 213. Pháp Tạng vì muốn chứng 
minh pháp mạch truyền thừa của tông Lâm 
TẾ mà soạn sách nảy. Nội dung nêu ra các 
vị như: Mã Tổ, Đại Giác, Hưng Hóa, Ngũ 
Tổ, Viên Ngộ, Đại Huệ là do Mã Tổ truyền 
thắng xuống một mạch. Mỗi một truyện 
thiền sư đều có phụ thêm lời bình ngắn và 
tụng ngữ, dùng để cử dương tông phong 
Lâm Tế. Phần sau sách phụ lục »Ngũ Tông 
Nguyên«. 


TẾ AN #‡ % (?-842) 

1. Thiền tăng đời Đường, người Hải Môn 
Trung Quốc. Thuở nhỏ sư lập chí xuất gia, 
theo học với Thiền sư Vân Tông nơi quận 
nhà rồi xuất gia, sau thụ giới cụ túc với 
Luật sư Trí Nghiêm ở Nam Nhạc, tập học 
luật nghi. Về sau tham kiến Mã Tổ Đạo 
Nhất ở núi Cung Công rất được trọng 
vọng, thầm truyền chính pháp được ngộ 
đạo nối pháp. Cuối niên hiệu Nguyên Hòa 
(806-820) tuổi đã 70 sư trùng tu chùa Pháp 
Lạc ở Tiên Sơn (Chiết Giang) hoang phế 


đã lâu. Lúc bấy giờ Pháp Hân ở Diêm 
Quan (Tây Nam Hải Ninh, Chiết Giang) 
kiến thiết viện Hải Xương thỉnh Tẻ An về 
ở, người đời gọi là »Diêm Quan Tê An«. 
Một thời kẻ tham học khắp nơi tụ hội, sư 
đại dương thiền phong Mã Tổ. Niên hiệu 
Hội Xương thứ 2 (842) sư ngồi yên mà thị 
tịch, thọ hơn 90 tuổi. Vua Tuyên Tông ban 
thụy »Ngộ Không Đại Sư« và làm thơ truy 
điệu. Sau khi Võ Tông hủy Phật, Tuyên 
Tông được sư cảm hóa mà chấn hưng lại 
Phật pháp. 

2. Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền 
sư Hoa Nghiêm Trí Tạng. Về sau hoằng 
dương thiền pháp ở Hoàng Châu (nay là 
Hoàng Cương tỉnh Hồ Bắc), người đời gọi 
sư là »Hoàng Châu An« để phân biệt với 
Thiền sư Tễ An ở Diêm Quan. Sư dời đến 
Phụng Tường (nay thuộc Thiểm Tây) rồi 
thị tịch. 


TẾ KIÊN # Ää 

Còn gọi: Kết kiên. Tương đương. Tiết Bảo 
Phúc Tùng Triển Thiền sư trong NĐHN dq. 
19 ghi: »ãŠi {ˆ Tí l ñR JX? ï ñh ƒS . 
ti 8H tị ñù #{ JÑ s — Này chư vị! Có biết 
chưa? Nếu biết được thì ngang bằng với 
chư cô Phật rồi đấy.« 


























TỂ TỦNG ?‡ # 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Nghĩa Huyền thuộc tông Lâm TẾ. 

Một hôm có vị tăng hỏi: Phật là gì? Sư 
đáp: Lão tăng trọn chăng biết. Tăng nói: 
Hòa thượng là bậc đại thiện tri thức vì sao 
chắng biết? Sư đáp: Lão tăng chẳng từng 
tiếp căn cơ bậc hạ. Tăng lại hỏi: Đạo là gì? 
Sư đáp: Qua lại không chướng ngại. Sư nói 
thêm: Chợt gặp biển lớn làm sao qua? 
Tăng do dự, sư liền đánh. 


710 


THẢ H (K.NG.) 





THA #, 
Người khác. Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia 
Chân Giác Đại sư trong CĐTĐL q. 30 ghi: 
»ẩÑI 3 iM 2K Tỉ ñJ ñ. # {b 2 ?Y ff 











THA THỜI HẬU NHẬT 1, t‡ # H 

Mai kia mốt nọ, ngảy sau. Tiết Nham Đầu 
Hòa thượng trong TĐT q. 7 ghi: »4È ïƒ ñ# 
‡¿ {bù Iỹ 4£ H IH fÑ lệ I L #ã Ấi tt 























tị? . — Trái lại bị Như lai quở trách mãi 
về việc đếm của báu cho người khác nào 
có ích gì.« 


THA ĐÀ #š # 
Lầm lỗi, sai sót. Chương Thập huyền đàm 
trong CĐTĐL q. 29 ghi: 
Rh 2K jW lí 22 P§ Z 
T\ #l  ãï #Š Pữ 
»Khô mộc nham tiền sai lộ đa 
Hành nhân đáo thử tận tha đà« 
»Trước múi cây khô nhiêu lỗi tẻ 


Hành nhán đến đó lắm người sai«. 


THA HẬU 4», # 
Về sau, mai sau. Vô Môn Quan ghi: »j# 
J S t_ fJ # &®Šz=. H5 
# 3š C1 fñấ Lị #Ủ j ) 3 3® 
A “hú FÀA.‹ ®® 1. 
Nham Đầu đến trước tăng đường vỗ tay 
cười to rằng: May thay ông già này (chỉ 
Hòa thượng Đức Sơn) hội được cấu rốt 
sau. VỀ sau người thiên hạ không làm gì 
nổi ông ta.« 











THA THIẾT zš 3 

Trau dồi gọt giữa, bàn luận nghiên cứu. 
Ngâm trong CĐTĐL q. 30 ghi: »ấ! 3'f 2 
J) Hồ đã. lý #Ị 2K ất T ft - Hà 
an HH P J. † Rš th ## ÿf ĐÁ J. — 
Mau ra sức, gắng chịu đựng, vô thường 
đến rồi cứu không kịp. Lời nói trong ngày 
thâm nghiên cứu, dùi thép bén nhọn sạch 
chọn lựa.« 



























































Rš . J§ jj À4 #4. %l TE ìš Tñ ñH ñH . — 
Ta tưởng đâu ngươi ngày sau lên đỉnh nui 
văng cất am cỏ ở xiển dương thiên giáo, dè 
đâu còn nói lời này!« 











THẢ ñ (k.ng,) 

1. Mà, mà lại, còn. Biểu thị ngữ khí chuyển 
chiết. Long Nha Tài Thiền sư trong Nzn 
Tổng Nguyên Minh Thiên Lâm Tăng Bảo 















































truyện q. l ghi: »ãB E NÈ fí 3X. ®® 1 
H 3 25 „ — Lời nói nộ có khác, chỉ lý lại 
giống nhau«. 
2. Hãy ... đi! Biểu thị ngữ khí mệnh lệnh. 
Động Sơn Hòa in lọ, trong TĐT q. 6 ghi: 
»fï 1l †f ?R 2 ?ỗ. lầ ANỈÍñ: LE R3 
Bã {Ƒ l£3 fl xã: Íñ 1 JX. T{R Á 1 
Đ N8 BE HUẾ =: ER#  ïlš 
8. .. ố. 




















3. H ll ft ŸJ ; — Có vị tăng cẩm bình 
bát đi khát thực, bị người thế tục hỏi: 
—_ Thượng tọa cần cái gì? Tăng nói: Œì cũng 
được. Người thế tục liễn đem cỏ bỏ đây 
bát, nói: Nếu Thượng tọa nói được thì tôi 
cúng dường, nếu không nói được thì hãy đi 
đi! VỊ tăng không nói được«. 

3. Nên... đi! Biểu thị ngữ khí khuyên răn. 
Lâm Tế ngữ lục ghi: »Ä._H_ Bễ jã E 3: . 






































3# J§ Fƒ No Đó 2k HH ĐÁ T Ÿủ‹ X THÍ 
?È 2K lồi 34 Tỉ Ất [H 3Š. H ñã Íf Mũ 


. — Ông nên tùy chỗ mà làm chủ đi! 
Mọi chỗ đều chân, cảnh không lôi cuốn 
được. Giả sử có tập khí năm nghiệp vô 
gián từ xưa đêu biến thành biển lớn giải 
thoáf«. 

4. Cần phải. Biểu thị ngữ khí nà bàn Sy 1m 
Té ngữ lục ghi: »Ä fầ.. H 3% *? ?# #š 


711 


THẢ CHUYẾT H ‡! 





{E Bì KẺ. — Đại đức! Cần phải bình 
thường chớ có kiểu cách«. 
5. Thử hỏi. Biểu thị ngữ khí nghỉ vấn. /ô 


giao thiệp: Không dính dáng. Tắc 5, Bích 
Nham lục (Vạn Tục 148, 134 thượng) ghi: 
›Ilï YÃ jl 3® Ấm KỆ lậ. 2; NiẾ. ññ 











Môn Quan ghỉ: »H 1l v1 f[ 5š ‡H lữ 
lij? — Thử hỏi thế nào là TỔ sư quan?« 

6. Chớ nên. Biểu thị ngữ khí khuyên răn, 
cắm chỉ. Chương Thiệu Tu Thiền sư trong 
CĐTĐL q. 24 ghi: »|ä] Jl Ét {f là. 
88 tỳ #2 {Uv HỤ fH 2b? ñẾEl: # 
#Ñ %4. H 3% ñF HỊ Ứ. - Hỏi: Thấy 
sắc liên thấy tâm, cột cái là sắc, cái gì là 
tâm? Sự nói: May mà ngươi chưa biết, chớ 
nên lừa người mắt sáng«. 

7. Cứu cánh, rốt cuộc. TĐT q. 7 ghi: »5Ÿ 
l$ #1 lú =: Tñ N & BH ñ 2: LE 3í? 
7 Zi # Mĩ 1h lý !L # tt lš RE 2 3H: 
®U bò 8b. ®S#w*. HfEl# 
E t 3ú šM ÁN lò? — Hòa thượng Tuyết 
Phong nói: Ngộ nhập là việc bản phận của 
người. nào cũng cán lưu j đó! Bồ-đê-đạt- 
ma đến nói: Ta đem truyền tâm, chẳng lập 
văn tự. Rốt cuộc cái gì là tâm của các 
ông?« 

Trong các quyển ngữ lục, Tông môn 
Truyền đăng lục của Thiền tông thường có 
thuật ngữ »Thả« mà cách dùng và ý nghĩa 
của nó đều không nhất định: 

— Thả trụ: Tạm thời đình chỉ. 

— Thả hỷ: May thay. 

— Thả như: Lệ như, chẳng hạn như 

— Thả thuyết: Nói về 

— Thả trí: Tạm thời đặt để, tạm gác lại. 





















































THẢ CHUYẾT H 3# 
Hiệu của thiền tăng Tịnh Nột đời Thanh. 
X. Tịnh Nột. 


THẢ HỶ MỘT GIAO THIỆP H # 
4x 
Thả hỷ hoặc Hạnh hý: Thật tức cười. Một 

















4b ff &Z ðâ. H # J 4 2. — Câu 
»Trong vắt Tào Khê gương chăng nhơ, 
nhiễu người nói tâm lặng tức là gương. 
Thật tức cười không dính dáng!« 

Còn gọi: Thả đắc một giao thiệp. May thay 
không dính dáng, ý nói trên căn bản không 
phù hợp với thiền pháp. Là lời phê bình mà 
nhà thiền quen dùng. 


THẢ... THỦ ñ ƒt 

Hãy... đi! Biểu thị ngữ khí mệnh lệnh. V2w 
Môn quảng lục, q. trung ghi: »J1 ‡h †È 
+: H Ị #ï *##  Hị((¿ — Sư liền giơ 
cây gậy lên, bảo: Hãy lãnh hội chỗ này đi! 


THẢ TRÍ H # 

Còn gọi: Thả chỉ, Thả tùng. Hãy gác lại. 
Đặt ở cuối phân câu trước trong câu phức, 
biểu thị trừ bỏ nội dung của một khoản nào 
đó không trở thành chủ đề của câu chính, 
phân câu sau (câu chủ) giống như câu nghỉ 
vấn. Tiết Đại Từ Hoàn Trung Thiền sư 
trong NĐHN 4: 4 ghi: »{ Bi 7R 1l lũ ) 
lH]: : Đi J§ 'h +? HH: Ẩ 
1 !2ấEˆH: #ẩ~xH5. 
f[ Rẻ SN tH }‡? - (Hòa thượng Nam 
Tuyên) hỏi: Thế nào là chủ trong am? Sư 
đáp: Trời ơi! Trời ơi! Tuyển bảo; Trời ơi 
hãy gác lại, thế nào là chủ trong am?« 
Tiết Pháp Xương Ý Ngộ Thiền sư trong 
NĐNN q. 16 ghi: »2š Ƒ'I # H 1E. lš fññ 
{E£ J# /‡? — Việc trong Thiên tông hãy 
gác lại, việc này là gi?« 

Tiết Pháp Hoa Toàn Cử Thiền sư rong 
NĐNN 4q. 12 ghi: »Jÿ fñ H ft. ïš f fE 
J## E? — Cái kia hãy gác lại, cái này là 
gi?« 


























712 


THẠCH HỎA Zï 





THÁC CHI 3z ‡+ 

Tên một điệu múa. Điệu múa này được 
trang trí bằng hai hoa sen lớn bằng giấy, 
hai cô gái đứng trong hoa sen; tời g1ờ múa 
hai hoa sen nở ra và 2 cô đứng múa trong 
ây. Phần Tụng cô trong Tuệ Trung Thượng 
Sĩ ngữ lục ghi: 

#l #í #t  H. }K \ # ##ủ Ã 
KÀ\## lý. 1T # IX đ 5 
»Trí giả vô thật hư 

Mê nhân sinh đắc thất 

Mộc nhân vũ Thác chỉ 

Thạch nữ xuy Tắt lật«. 

»Người trí không thật hư 

Kẻ mê sinh được mắt 

Người gỗ múa Thác chỉ 

Gái đá thôi Tát lật«. 





























THÁC TỬ $ Ÿ 

Cái khay, cái mâm. Tiết Tùng Sơn Hòa 
thượng trong NĐNN dq. 3 bó »‡2 th #I li 
JE] RE J# -L: #8 4t. +: #8 ấ ƒ EH: 
X8 f 2}. l§ H JR 3ñ 1 f#? 
€ Rệ +). ca Hai, ñH E3 EÌ: 
fHỊ 4 ® HỊ % 3 ñ ƒ Hg? -— Hòa 
thượng Tùng Sơn cùng Bàng Cư sĩ ngồi 
uống trà, Cư sĩ giơ cái khay lên hỏi: Người 
người đều có phân, vì sao nói chẳng 
được?... (Bàng cư sĩ) sai người đem câu 
hỏi này hỏi Hà (chỉ Hòa thượng Đan Hà). 
Hà đáp: Sao chẳng lãnh hội khi chưa giơ 
cải khay lên?« 


























ð:ö -© 








THẠCH CẢM ĐANG # #t š 

Phiến đá được dựng ở cửa ngỏ, trên có 
khắc 3 chữ »Thạch cảm đang«, dùng để ếm 
trừ điều xui xẻo, theo tục lệ ngày xưa. 
Thiền tông mượn từ này để chỉ cho tự tính. 
Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải ghi: »X RR 


†ƒ lí Rk. Z 3® H . #1 {U ñj Ất 
































HE. lá ế lE # . kí là ` TỆ 
3# 7 I Í  À HN tH— Ø1. 4 tí #W 
Ä đh Ä. - Đại Điên mà Thủ tọa, 
gom tuyết đề chôn vàng; Hưng Hóa phạt 
Duy-na, la lớn để lấp tiếng vang. Duy có 
Thạch cảm đang quanh năm suốt tháng ló 
đầu ra trước trăm ngàn chúng, xưa nay 
chẳng ai biết tán thưởng«. 

































































THẠCH CỦNG HÒA THƯỢNG # 
1L #m t 

Thiền tăng Huệ Tạng, sống vào đời 
Đường, ở núi Thạch Củng, người đời gọi 
là »Thạch Củng Hòa thượng«. X. Huệ 
Tạng. 


THẠCH ĐẦU HY THIÊN #£ 5ñ ñh 1t 
Thiền tăng Hy Thiên sống vào đời Đường, 
cất am trên gộp đá phía đông chùa Nam 
trên rặng Hành Sơn, nên người đời gọi là 
»Thạch Đầu Hòa thượng«, »Thạch Đầu Hy 
Thiên«. X. Hy Thiên. 


THẠCH HỎA Z# X. 

Chỉ ánh lửa do cọ đá phát ra. Dụ cho sự 
sinh diệt mau chóng. Vạn Thiện Đồng Quy 
tập, q. hạ › (Đại 48, 986 trung) ghi: »Ät 37 
1A. Â TA cửa  XŠ . HH % ]Ñ !ỗ V Bội 
7 HỆ v ñ5 lf Hà S/v ` AE Jộ lẾỊ . — 
Cơn vô thường mau chóng, mỗi niệm đổi 
đời, giống như lửa đá nháng, đèn trước 
gió, như nước chảy qua câu, như ánh mặt 
trời lặn, hạt sương, ánh chóp. Tất cả 
những dụ đó hãy còn chưa đú«. 

NDHN q. 7 . Tục 138, 127 hạ) ghi: 


























»JÈ. 3 #H !š #4 k . 1M ĐH f 3X: -— 
Việc này như lứa đả nháng, ánh điện 
chóp«. 


Tắc 26, Bích Nham lục (Đại 48, 
thượng) ghi: 


167 


713 


THẠCH LIÊM 4ï # (1620-1698) 





*H b 2š Šb 2 Hộ SH 

+1 Ƒ1 ñĩ 3 2 li] xã 

ffỉ 36 Zï 2 #£ Bề 8 

l2 ÀÁ % lĩ Jš 5 

»Tổ vực giao trì thiên mã câu, 

Hóa môn thơ quyên bất đồng đồ 
Điện quang thạch hỏa tồn cơ biến 
Kham tiếu nhân lai loát hồ tu«. 
»Ngựa hay biểu diễn chốn thiên môn 
Tùy duyên tiếp hóa có muôn đường 
Nhanh như chớp nháng còn cơ biến, 
Nực cười cho kẻ vuốt râu hùm«. 


THẠCH LIÊM # # (1620-1698) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Tào Động, đời thứ 29, nối pháp Thiền sư 
Giác Lãng. Sư họ Từ hiệu Đại Xán, Hán 
Ông, quê ở tỉnh Giang Tây Trung Quốc, là 
người truyền tông Tào Động vào miền 
Trung Việt Nam. Sư có tài, học vấn uyên 
bác, các thứ thiên văn địa dư, toán số, cho 
đến viết, vẽ đều rất tinh xảo, lại sở trường 
về thơ phú. Cuối đời Minh, nhà Mãn 
Thanh làm chủ Trung Quốc, sư không chịu 
ra làm quan, từ biệt mẹ già, cắt tóc đi tu, 
rồi vân du khắp nơi. Hòa thượng Nguyên 
Thiều được lệnh chúa Nguyễn về Quảng 
Đông thỉnh các bậc cao tăng, nghe tiếng sư 
nên đến am Trường Thọ mời thỉnh. Sư 
khởi hành sang Việt Nam ngày I5 tháng 
giêng năm Ất Hợi, đến ngày 28 tháng 
giêng sư đến Thuận Hóa và ngày mùng 
một tháng hai ra mắt chúa Nguyễn. Chúa 
Nguyễn mời sư ở chùa Thiên Mụ đề dạy đệ 
tử và thường vời vào cung thưa hỏi đạo lý. 
Ngoài ra những thân hào nhân sĩ trong 
nước, hoặc trực tiếp hỏi đạo lý, hoặc gián 
tiếp đưa thơ hỏi đạo và văn chương khá 
nhiều. Sư ở lại Việt Nam hai năm rồi trở 
lại Trung Quốc. Tông Tào Động do sư 


truyền vào Việt Nam, về phái xuất gia 
không thấy nói đến người thừa kế, về phái 
tại gia thì thấy ghi chúa Nguyễn Phúc Chu 
tự nhận là đồ đệ nối dòng Tào Động thứ 30 
(lời khắc trên chuông tại chùa Thiên Mụ). 
Theo: 7iển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


THẠCH MÔN VĂN TỰ THIỀN # 
ì›x## 

Gọi tắt: Văn Tự Thiên. Còn gọi: Quân Khê 
tập. Sách, 30 quyền, do Huệ Hồng soạn 
vào đời Tống, Giác Từ biên, được xếp vào 
»Tứ Bộ Tùng San« quyền 108. Sách này 
do thu thập các loại: Thơ, Văn, Từ, Sớ, Ký, 
Minh của Huệ Hồng Giác Phạm khi ở chùa 
Thạch Môn Quân Khê Giang Tây mà 
thành. Đạt Quan viết tựa như sau: »Thiền 
như xuân, văn tự như hoa, xuân ở nơi hoa, 
toàn hoa là xuân; hoa ở nơi xuân, toàn 
xuân là hoa. Thế mà bảo Thiền và văn tự là 
hai sao? Nên Đức Sơn, Lâm Tế đánh hét 
xen nhau chưa từng phi văn tự; Thanh 
Lương, Thiên Thai sớ kinh tạo luận chưa 
từng chẳng phải Thiền«. Sách này là đem 
cái học của chẳng học, văn tự của chẳng 
lập văn tự mà phát huy thiền chỉ. Nội dung 
tràn trễ thiền vị, rất đáng xem qua. 


THẠCH PHẬT TỰ # 3} 3 

Còn gọi: Linh Thứu Thiển Viện. Ö Dương 
Sơn, thị trấn Hạ Phương Kiểu, cách thành 
phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung 
Quốc 20km về phía tây bắc. Khoảng niên 
hiệu Khai Hoàng (581-600) đời Tùy, thợ 
đá tại núi này lựa chọn đá để xây cất thành 
Thiệu Hưng, đã để lại khối đá đặc biệt trên 
vách dốc đứng. Trên khối đá cao vài chục 
trượng, chu vi hơn mười trượng tạc thành 
một tượng Phật DI Lặc cao hơn 4 trượng. 


714 


THẠCH SƯƠNG TỰ #ï 8 # 





Tương truyền khi khắc xong, trên không 
trung chim đại bàng bay đến, tăng nhân 
cho là điềm lành bèn tựa vào núi mà xây 
cất »Linh Thứu Thiền Viện« dùng điện vũ 
che chở Phật đá. Hiện vẫn còn vài gian 
phòng ốc. Trên vách núi nhiều danh nhân 
đề vịnh thơ, danh tướng đời Nam Tống 
Hàn Thế Trung viết hai chữ »Phi Dược« 
(bay vọt) rất là cứng cáp. Trong chùa 
đường nhỏ quanh co uốn lượn, cảnh tiên u 
nhã. Ngoài chùa hồ nước bao quanh, tiểu 
sơn la liệt. Xung quanh chùa ánh sáng mặt 
hồ và sắc núi soi chiếu nhau rực rỡ. Nhìn 
từ ngoài xa trông giống như một bồn cảnh 
thiên nhiên của cảnh quan lạ thường cho 
nên có lời ca ngợi »Thạch sát cánh kiêm 
thạch sơn ủng, Phật điện xảo trúc tự thần 
công«(Chùa đá lại được núi đá giúp, điện 
Phật xây khéo tợ thợ thần). 


THẠCH SƯƠNG SỞ VIÊN THIỀN 
SƯ NGỮ LỤC # # # BỊ 3# É ?# 4 
Còn gọi: Từ Minh Thiên sư Ngũ Hội Trụ 
Trì ngữ lục, Từ Minh Hòa thượng ngữ lục. 
Ngữ lục, 1 quyên, do Thạch Sương Sở 
Viên soạn vào đời Tống, Hoàng Long Huệ 
Nam trùng biên, được xếp vào Tực Tạng 
kinh tập 120, trang 161. Nội dung biên tập 
những lời thị chúng, Thượng đường và Cơ 
duyên, Khám biện, Kệ tụng v.v.. của thiền 
sư Sở Viên lúc ở những nơi như: 

— Chùa Quảng Lợi tại Viên Châu 

— Chùa Sùng Thắng núi Thạch Sương 
Đàm Châu. 

— Núi Đạo Ngô tại Đàm Châu. 

— Chùa Phúc Nghiêm núi Nam Nhạc. 
Trong phần kệ tụng, ngoài phần tam quyết 
tam cú, tam huyền tam yếu của tông Lâm 
Tế ra, cũng có các bài tụng ngũ vị của tông 
Tảo Động. 


Hơn nữa, trong »Cổ Tôn Túc ngữ lục« 
quyên II có trích lục »Sở Viên Ngữ Yếu« 
với tựa đề là »Từ Minh Thiền sư ngữ lục«. 


THẠCH SƯƠNG SƠN # #8 + 

Còn gọi: Sương Hoa Sơn. Núi thuộc huyện 
Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, 
nằm cách trung tâm huyện 46km về phía 
tây nam. Phía bắc của núi là động Dương 
Sơn. Trên núi có chùa Sùng Thắng, đời 
Đường có thiền sư Khánh Chư Phố Hội ở 
trên núi đến 20 năm. Đời Tống có thiền sư 
Sở Viên cũng ở núi này hoằng dương tông 
Lâm Tế; về sau được an táng tại đây. Các 
vị như: Huệ Viên, Huệ Nam, Phương Hội 
cũng xiến dương tông phong nơi đây. Đầu 
niên hiệu Thiệu Hưng (1131-1162) chùa bị 
nạn binh lửa, về sau được trùng tu, đổi tên 
là Thạch Sương Tự. 


THẠCH SƯƠNG TỰ # Ä 3 

Năm dưới núi Sương Hoa, làng Kim Cang, 
huyện Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung 
Quốc. Khoảng niên hiệu Đại Trung (847- 
§60) đời Đường Thiền sư Đại Thiện sáng 
lập Sùng Thắng Viện ở nơi đây, khoảng 
niên hiệu Hàm Thông (860-874) Khánh 
Chư kế nhiệm trụ trì. Đời Tống, Huệ Viên, 
Huệ Nam, Phương Hội ở nơi này đại 
dương tông phong. Đầu niên hiệu Thiệu 
Hưng (1131-1162) chùa bị chiến tranh phá 
hủy, sau đó trùng tu, đổi tên Thiền tự. Bên 
chùa sông núi tạo nên cảm giác hứng thú, 
kiến trúc dù qua bao cuộc bể dâu, nhưng 
vẫn cao lớn nguy nga, Đại Phật điện cao 90 
thước Tàu, tượng Phật cao 70 thước Tàu. 
Trong chùa nguyên có Quan Thánh điện, 
Tổ đường, Trai đường, Thiền đường, GIới 
đường, Phương trượng, Chu trì, Ngọc trì 
lâu, Hoa các lâu, Tàng kinh điện, Văn-thù 


715 


THẠCH THẤT HÀNH GIẢ 2ï 3 Í7 # 





đường, Di hốt đường. Hiện chỉ còn Đại 
Phật điện đường, Trai đường, GIới đường, 
Phương trượng và không ít bia đá còn gìn 
giữ hoàn hảo. 


THẠCH THẤT HÀNH GIẢ # # 
3 


Thiền tăng Thiện Đạo, sống vào đời 
Đường, sau khi tham yết Thạch Đầu Hy 
Thiên và đắc pháp, gặp nạn Võ Tông hủy 
diệt Phật pháp, sư làm Hành giả (cư sĩ) ở 
trong chỗ xay lúa giã gạo. Tuy sư giã gạo 
nơi liêu công quả song không quên cử 
dương Phật Pháp, nên trong thiền lâm gọi 
sư là »Thạch Thất Hành Giả« hoặc »Thạch 
Thất Đạo«. X. Thiện Đạo. 


¬—N 


THẠCH THƯỢNG TÀI HOA £ + 
®\ ‡# 

Trồng hoa trên đá. Tỷ dụ thiền cơ kiên cố 
miên mật, không chút lơi lỏng, hoặc dụ 
cho ngộ tâm thanh tịnh không thể nhiễm ô. 
Tiết Dược Sơn Hòa ng trong TĐT q. 4 
ghi: »Ñ[l P] #4 ØR 3E ññ H: ïï ñ# #J HỈ 
3N 2J 2. Bl El: ## * g# TU JR 2I 
ZZ?. H7 EH: lề # ðt‡L XZÀ‹ 
HH El: 3š ñlỦ #Œ{ E 3š 4#: — Sư nhân 
Thạch Đầu dạy rằng: Nói năng hành động 
cũng không can hệ. Sư nói: Không nói 
năng hành động cũng không can hệ. Thạch 
Đầu nói: Chỗ này kim đâm không thủng. 
Sư nói: Chỗ này như trồng hoa trên đá«. 

































































THẠCH VŨ MINH PHƯƠNG 
THIỀN SƯ Z# f# 9 2 3# Éƒ 

Thiền tăng Minh Phương, sống vào cuối 
đời Minh-đầu đời Thanh, người đời gọi là 
»Thạch Vũ Minh Phương Thiền sư«. X. 
Minh Phương. 


THẠCH VŨ THIỀN SƯ PHÁP ĐÀN 
% t # Í 3⁄ J 

Còn gọi: Thạch Vũ Pháp Đàn. Sách, 20 
quyền, do Thạch Vũ Minh Phương soạn 
vào đời Minh, Viễn Môn Tịnh Trụ biên, 
được ấn hành vào niên hiệu Thuận Trị thứ 
6 (1649) đời Thanh. Nội dung bao gồm 
ngữ lục của Minh Phương từ lúc ban đầu ở 
chùa Phật Nhật phủ Hàng Châu trải qua 13 
ngôi đạo tràng ở 6 phủ, tính chung có 15 
hội, và các phần: Phổ thuyết, Thị chúng, 
Cơ duyên, Tụng cô, Tán, Pháp ngữ, Thi kệ, 
Tự, Ký, Minh, Bạt, Sớ, Thư vấn, Phật sự, 
Tế văn, Tạp trước, Hành trạng v.v... 


THÁI A KIẾM +% 1 3l 

Một loại gươm quý, dụ cho cơ phong nhà 
Thiền. Lai lịch của thanh gươm này như 
sau: Lôi Hoán làm chức Huyện Lệnh ở 
Phong thành, huyện Dự Chương, thường 
thấy luồng khí màu tía ở khoảng giữa sao 
Ngưu và sao Đâu. Ông cho đó là khí của 
thanh kiếm quý bốc lên. Sau đó, ông đào 
nền nhà ngục quả nhiên gặp một chiếc hòm 
đá đựng 2 thanh kiếm: một có khắc tên 
Long Tuyên, một có khắc tên Thái A. Phần 
lời bình của tắc l trong Bích Nham lục 
(Vạn Tục 117, 129 thượng) ghi: »H. ‡š 
?®f All Jt 2 2. — 1U #£ #§ | BỊ flJ }H 
4U. IỊ gi ZZ !H lã H. HH #3 E 3U ?š 
$#: v— Cứ theo lời tụng công án này của 
Tuyết Đậu giống như người giỏi múa kiếm 
Thái A, huơ trong hư không thênh thang 
mà không chạm đến lưỡi bén«. 











THÁI BÌNH HƯNG QUỐC TỰ +% 
# BỊ ‡ 

Năm ở phía nam huyện Nghi Xuân, tỉnh 

GIang Tây, Trung Quốc. Nguyên tên là 

»Thê Ấn Tự«. Chùa ở dưới ngọn Tập Vân, 


716 


THÁI KHÂM # 3# (o1o-974) 





Đại Ngưỡng Sơn, do Thiền sư nổi tiếng 
Huệ Tịch đời mạt Đường sáng lập, lúc đó 
gọi là »Ngưỡng Sơn Thiền Viện«. Đời Ngũ 
Đại môn đình càng thịnh, bèn chia ra làm Š 
viện. Niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ 
2 (977) đời Tống xuống chiếu đổi thành 
Thái Bình Hưng Quốc Tự, đương nhiên kẻ 
sĩ vẫn gọi là »Ngưỡng Sơn Tự«. 


THÁI CÔ NGUY SINH +% #4 #, + 
Cao chót vớt. Thái: rất, cô nguy: ngọn núi 
hiểm trở, sinh: tiếp vĩ ngữ. Thiền tông 
dùng từ này để chỉ cho cơ phong lanh lợi 
luôn luôn hướng thượng, không phải chỗ 
nói năng suy nghĩ đến được. Phần Thùy thị 
của tắc 3 trong Bích Nham lục (Đại 48, 142 
hạ) ghi: »øẽ 2 ñã HỦ X đã 4 4 3ð. đã 
Iề th f8. 2R 46 PE th fỢ k HE RE. 
fã 1U ®Íf#‹. ®f4 #1tU tĐí#‹ Ä 
JÁØ&:. 4® — Èä. 1 tị RỊ Ẻ. — 
Nó bao trùm trời đất song dò tìm không 
được. Làm thế ấy cũng đúng, chẳng làm 
thế ấy cũng đúng, thế thì qua rườm rài 
Làm thế ấy cũng không đúng, chẳng làm 
thế ấy cũng không đúng, thế thì quá đơn 
độc! Không theo hai con đường này thì 
làm sao mới phải?«. 

















THÁI DỤC + ##* (747-826) 

Thiền tăng đời Đường, họ Phạm, người xứ 
Kim Lăng (nay là Nam Kinh) Trung Quốc. 
Xuất gia từ thuở bé, sư thờ Thiền sư Huệ 
Trung ở núi Ngưu Đầu làm thầy, dũng 
mãnh tỉnh tấn, cầu huyền chỉ của Ngài. Sư 
đến chùa An Quốc ở Ung Kinh, thụ giới cụ 
túc. Tham yết Mã Tổ Đạo Nhất và đắc 
pháp. Niên hiệu Nguyên Hòa thứ 13 (818), 
sư dừng chân ở núi Phù Dung, Nghĩa Hưng 
(nay là huyện Nghi Hưng tỉnh Giang Tô), 
người học bốn phương hướng về. Từ đấy ở 


Giang Nam là nơi có nhiều người ngộ 
thiền lý. Thụy hiệu: Đại Bảo Thiền sư. 


THÁI ĐẦU # 5ã 

VỊ tăng phụ trách việc cung cấp rau cải 
trong thiền viện. »Thiểền môn quy thức« 
trong CĐTĐL q. 6 ghi: »}: 8x #? H J Ñk 


. +2 4ñ H ã %1. 1U # fW 
JW.. — Vị trông coi việc cơm nước được 


xem là Phạn đáu. VỊ trông coi về rau cải 
được xem là Thái đáu. Chức vụ của họ hơi 
giống nhau. « 


THÁI SÁT % # 

Rất ghê gớm. Tiết Vân Môn Văn Yến 
Thiền sư trong NĐHN dq. 15 ghi: v ÁP] 
#^A X H8 # H, HEI: Eề ấ # 
tU., Hy! ñấ 2š 4# Ít 2z: 1 Bí th 
SE Ä Ä⁄\‹ - Một hôm, sư đưa tay vào 
trong miệng . sư tử bằng cây và kêu fo: Cứu 
ta với, nó căn chết ta rồi! Ngài Quy Tông 
Nhu đáp thay rằng: Bản lĩnh của Hòa 
thượng rất ghê góm!« 














THÁI KHÂM ‡& # (910-974) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Quý người xứ 
Nguy Phủ (nay là huyện Đại Danh, tỉnh Hà 
Bắc) Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư ở viện Song Lâm, Hồng Châu 
(nay là huyện Nam Xương, tỉnh Giang 
Tây) rồi dời đến viện Hộ Quốc ở Thượng 
Lam. Sư nhận lời mời của Nam Đường 
Hậu Chủ, trụ trì Đại đạo tràng Thanh 
Lương ở Kim Lăng, nối tiếp pháp hệ tông 
Pháp Nhãn. Sư biện tài vô ngại, thiền tăng 
trong nước hướng về đều cho rằng sư là 
bậc Thầy thông sáng. Hiệu: Pháp Đăng 
Thiền sư. 


717 


THÁI LIÊU 5% # 





THÁI LIÊU % # 
Từ chỉ chung các vị quan chức, quan lại. 








Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: »— 3# % 
E7 Xi XjH 35 Hj. — # 

















£ THỊ #Hl 3X HÀ Fí tí JM Mã % 3# Tổ lã 
}k ÍÑU. — Một là muốn cho Đức Kim 


thượng Hoàng đế, Thái hoàng, Thái hậu 
sống lâu muôn tuổi, hai là muốn cho khanh 
tướng bá quan văn võ toàn triều và các 
quan lại châu huyện thường được tại 
chức«. 


THÁI THÔ SINH +% 3# + 

Thô lỗ quá! Thái là rất, thô là bạo, sinh là 
tiếp vĩ ngữ. Trong Thiền tông thường 
mượn từ này để quở trách người tu hành 
chưa viên mãn mà có cử chỉ không thận 
trọng. Lâm Tế ngữ lục (Đại 47, 503) trung) 
ghi: »Ñ] — H lH| †ƒ {1 #t 3: % ?Zf 
X. HH [ñ: %6 7# HW 7á Z1 To 

jJã A: địt MB 1b HỊ E 8l mếN. 3í {U HÀ 
fll 84 JE. HH +: 4 f5 #. - Một 
hôm, sư với Phố Hóa đang thọ trai nhà thí 
chủ, sự hỏi: Sợi lông nuốt biển lớn, hạt cải 
chứa Tu-di, đây là thần thông diệu dụng 
hay bản thể như nhiên? Phổ Hóa đạp đồ 
bàn cơm. Sư nói: Thô lỗ quá!« 
































THAM #- 

1. Người học ra mắt vị Thầy để hỏi đạo. 
Tông Môn Võ Khó ghi: » JŠ ÿ# 3: 3#: . 
ÄJ Á. lZ JR li. 3M 23 PHI, H8 
3. T lấn À xo — Tạng chủ Tự 
Khánh là người nước Thục, các chùa đêu 
biết tiếng, sư đã đến ra mắt hỏi đạo các vị 
thiên sư lớn như: Chân Như, Hồi Đường, 
Phổ Giác«. 

2. Tìm tòi, tra cứu, nghi tình. ích Nham 
lục q. I ghi: »ï 3 f8 35 W f8 fMU. H 
#\ ñI Mê HứI |L- ÉE ‡H {. — Nếu đã tra 














cứu thấu suối, đã thấy rõ ràng thì tự nhiên 
giống như uống vị đề hồ ngon nhất«. 
Trong nhà thiền chia ra nhiều loại: 

— Tảo tham = Triêu tham: Hỏi đạo vào 
lúc sáng sớm. 

— Tọa tham: Hỏi đạo trước giờ tọa thiền 
buổi chiều. 

— Tiểu tham: Nhóm chúng để hỏi đáp qua 
lại mà không có định kỳ. 

— Ngũ tham: Cách 5 ngày thượng đường 
1 lần. 

— Quảng tham: Đại chúng đồng tham vấn. 


THAM BẢNG #4- 3š 
Còn gọi: Tham trạng, Môn trạng. Tâm 


danh thiếp sẽ được đưa ra khi đến yết kiến 
một vị thiền sư. Kích thước của tham bảng 
là: 1,8 x 2,1dm, tên họ đề phía trên, khoảng 
giữa chừa trống, lấy chỉ cột nơi chính giữa 
của mép trên, cuốn vào từ bên trái. 


THAM BÃO # #, 

Còn gọi: Bão tham. Ngộ được toàn phần. 
Tham bão nhân: Người tham học Phật 
pháp đạt đến chỗ triệt ngộ như người đói 
được ăn no. 7g Dung lục q. 1 (Đại 48, 
235 thượng) ghi: »4 j# âủ ®% \  ÍIH › 
# 8MỦ HỊ #l #Œ Đf 3¿ — Chẳng phải 
người tham thiên triệt ngộ không biết gì. 
Khi đã ngộ được toàn phần thì họ biết rõ 
không có chỗ nào đáng mong câu«. 

















THAM CỨU # #, 

Suy xét, tìm tòi tra cứu thiền pháp. Tiết 
Thế Kỳ Thủ Tọa trong NĐHN dq. 20 ghi: 
»IH f7 ñ J* #. HÈ ñ⁄ Á 1Ù. 3M {k HH 
L Thi S0 te + ấ THẾ } 
'H Bi hụ #. ñ 46 MX Mã 
l£ ##. th BỊ — BỆ 3. 


2ý. ]H §ã % 1. - Thủ 






























































718 


THAM HẬU # 4 





tọa Thế Kỳ là người xứ Thành Đô, đi tham 
học khắp các thiên hội, cuối cùng đến 
Long Môn... Chưa bao lâu sư tỉnh ngó, 
liên khẩu chiếm một bài kệ: 

Trong mơ: nghe tiếng bảng 

Tỉnh ra: ếnh ương kêu 

Enh ương cùng tiếng bảng 

Non múi vốn như nhau. 

Từ đó, sư càng thêm tham cứu, thấu đến 
chỗ huyễn áo«. 


THAM ĐẦU # 5ã 

Người đứng đầu các vị tăng hành cước 
tham thiền. Phần lớn chức vụ nảy do các vị 
tăng hơi lớn tuổi đảm nhiệm. Tông Môn Võ 
Khổ ghi: »34 HH , fR Đ§V XÃ R # 8U Á 
ÑŸ } lu. TH ñR + Íï Ñ 3 ỨỊ: — Một 
vải người như: Từ Minh, Lang Da, Đại 
Ngu từ chối lời mời của Phần Dương, 
nhường nhau chức vụ Tham đâẫu«. 

— Phó tham: Người phụ tá Tham đầu để 
hướng dẫn các vị tăng mới đến. 

— Vọng tham: Người dự bị để làm Phó 
tham. 





THAM ĐỒ #4 # 
Các thiền tăng. Trung Phong Hòa thượng 
Hành lục trong 7rung Phong quảng lục 


















































ghi: »íu lệ # (R Ÿ#?) vã li El: 4È 
‡H £ Ị ñ , ĐT 2š Ê » ŠM ñƑ + 
H7. Ní§#i “A94 
H đi ?ãv 4 HH W 2 lv — Bài chân 








tản trong bức thư của Cao Phong gởi cho 
sư có nói: Không thể tưởng tượng về 
tướng của ta, Phật và Tổ cũng không nhìn 
thấy được. Chỉ cho phép một đứa chẳng ra 
gì, thấy được một nửa bên mũi.‹ Rồi bảo 
các thiển tăng đến ra mắt sư để thỉnh ích. 
Đại chúng nhờ thể được kiến tính«. 


THAM ĐỒNG KHẾ #4 E] # 

Tụng, 1 thiên gồm hơn 200 chữ, do Thạch 
Đầu Hy Thiên trứ tác. Trong thiên thi ca 
này, Thạch Đầu ca ngợi trạng thái ngộ 
vượt lên tất cả các tính nhị nguyên. 7z 
Đông Khể thường được đọc tụng trong các 
thiền viện của tông Tào Động. 


THAM ĐƯỜNG #4 # 

Vào tăng đường ra mắt Thủ tọa, đại chúng 
để nhập chúng. Vị tăng hành cước chính 
thức được thiền viện tiếp nạp gọi là Ứng 
tham đường. Tông Môn Võ Khó ghi: »I 
lũ nx ấm 3H thị, ð# ñH lú ?£ H: 3x 
Z HỆ! HH H # 3#. À  ñí 5. - 
Viên Ngộ nhanh chóng trở về núi Ngũ Tổ, 
Hòa thượng Diễn thầy thể rất vui lòng, 
nói: Ngươi trở lại đấy ? Ngay hôm ấy, Tổ 
cho sự vào Tăng đường yết kiến Thủ tọa và 
đại chúng, rồi sư vào ở trong liêu của thị 
giả«. 








THAM HẠ #- 

Còn gọi: 7zm giả. Thiền tăng xin phép ra 
khỏi thiền viện trong khoảng thời gian 15 
ngày. ánh Sơn Thanh Qui, q. hạ (Đại 82, 
447 hạ) ghi: »4 ñ8 l Iñj đủ  Ñ. 
HƑ #4 HỆ 4 HịẬ.. — Người nào không xin 
phép mà cứ đi bừa thì chẳng được giải 
quyết tham hạ nữa«. 


THAM HẬU #- # 

Còn gọi: 7ham thói. Đối lại: Tham tiễn. 
Thời gian sau lúc tham vấn, niệm tụng 
buổi chiều. Điều Tọa Thiền trong Sắc 7w 
Bách Trượng Thanh Quy q. 5 (Đại 48, 
1142 hạ) ghi: »# 4é 4 X§ lỊI 3? . — Sau 
thời tham vấn buổi chiều, vẫn tọa thiên 
nhự bình thường«. 





Chân Tịch ngữ lục trong Cổ Tôn Túc ngữ 


719 


THAM HỌC # # 





„c q. 43 (Vạn Tục I18, 365 thượng) ghi: 
»2 H 3t ‡: ñx ấl ñA. tR lũ ?š , 2 3E 
flị tí ỊN.  ñề lH ấš 3 ¿ — Hôm nay 
Trang chủ thiết đãi cơm, bố thí tiền. Sau 
thời tham vấn buổi chiều trong tăng 
đường, xin mời mọi người uống trà«. 





THAM HỌC $#- # 

1. Gọi đủ: 7Tham thiên học đạo. Sau khi 
thiền giả đi thưa hỏi về phong cách, quy củ 
của các Tông phái trong thiền viện, vị này 
liền nương theo một vị Minh sư để học tập. 
Trong bài thơ Hoàn Trấn Thành tiễn 
Thượng nhân Giản Tuyền đi du phương có 
câu: »É† #ll #t 4: 4 #Z . 1# Á } 
ăn la lBỊ vu — Đến được chỗ vô sinh thì việc 
tham học mới xong, gặp người ngăn trở 
chớ nói chuyện luân hôi«. 

2. Chân thật tham cứu chính pháp do chính 
Phật, Tổ truyền lại. Trong bài thơ của tăng 
Phạm Kỳ tiễn Mật Tạng chủ ở Thiên Ninh 
có câu: 

#í  H & fñ Hš 

ĐH ì: fỊ  lƒ 2 ®E 

»Tào Khê chỉ thị cá tiều phu 

Phật pháp hà tằng giải tham học«. 

»Tào Khê (Huệ Năng) chỉ là gã tiểu phu 
Đâu từng biết tham học Phật pháp«. 
































THAM HỌC NHÃN #4 # '# 

Con mắt trí huệ thấu rõ mọi vật, chỉ người 
tham thiền mới có. NJ Tịnh ngữ lục q. 
thượng ghi: 

li #3 3ý 34 2L 1 

š ØÏ Mf 7K _L ỲŸ# 

: J## §h b] 2 *ữ HR 

1M 98 J) ẻ {\b 4 

»Niết-bàn đường lý tử công phu 

Phong cồn hồ lô thủy thượng phù 

Nhẫm ma điểm khai tham học nhãn 








== 


_—~ 
la 


m 








Wể HH 


tY. 





Thích-ca Di-lặc thị tha nô«. 

»Nơi nhà Niễt-bàn dụng công phu 
Trên nước gió đây trái bầu trôi 
Điểm khai thể ấy mở mắt huệ 
Thích-ca Di-lặc: kẻ tôi đöi«. 


THAM HUYỀN $4 % 

Còn gọi: Tham thiên. Tìm tòi tra cứu 
huyền nghĩa. Phần Khai thị Duy-na Như 
trong Duy Tắc ngữ lục q. 3 ghi: »ìT tỳ ® 
xzZ 1. J⁄l WƑƒ1ĐðH H SH 
HẺR. X #k # — HH Hế 24 5E. bị tế ffẾ 
tí HH H§ JỊI. — Gần đây, các kẻ sĩ tham 
thiền dù có được con mắt trí huệ đối với 
việc thuận nghịch nhưng vẫn bị tiếng tăm 
rồng, học giải suông làm lẫm«. 








THAM KHẨU #' ‡+ 

Còn gọi: Tham vấn. Ra mắt Thiền sư và 
thưa hỏi thiền pháp. Tông Môn Võ Khổ 
ghi: »$š #á 2# #H Múi lí ⁄Ÿ th. 3M £ 
ụ {8 >2. 3Ÿ tị 8, XÃ kR #£ X 
l‡. #f ft # HH. — Hòa thượng Diệp 
Huyện Tĩnh nghiêm nghị, lãnh đạm, nên 
thiển tăng rất kính sợ sư. Phù Sơn Viễn và 
Thiên Y Hoài lúc còn ở chúng thường đến 
tham vấn sự«. 











THAM THỈNH # # 

Còn gọi: Tính ích, Tham thiển biện đạo. 
Người học đạo thiền đi đến chỗ của vị 
Thiền sư kiến tính để thưa hỏi và thọ giáo 
về đại ý Phật pháp. Phần Khám Biện trong 
Lâm Tế lục (Đại 47, 504 trung) ghi: »# 1ÌI 
f# 1 H 2#. Ð? \ 3ñ. - Kính Sơn 
có 500 chúng, í† có người tham thỉnh«. 














THAM THIỀN # z‡ 
1. Chỉ cho việc tọa thiền tu hành dưới sự 
hướng dẫn của Thiền sư. Tắc 1, Vô Môn 


720 


THÁM CAN, ẢNH THẢO ‡# 2È # # 





Quan (Đại 48, 292 hạ) ghi: »# Xf Zï 15 
‡H HỊ lữ. # †í Z4 Ø3 4Ù Hã ẨM. — 
Tham thiển phải thấu qua cửa ải TỔ sư. 
Diệu ngộ cần bặt dứt đường tâm ý«. 





2. Tham cứu chân lý nương vào sức Thiền 
định. Tam-muội Vương tam-muội trong 
Chính Pháp Nhãn Tạng (Đại 82, 243 hạ) 














ghi: »# ## #í. 4b Mã #4 1, nã 
†[  tãf. ® #4 ki #. Il H. â 





ñÈ . 1 BÀ. #8 #4 . — Tham thiên cốt để 
thân tâm rồng rang, chuyên tâm nhất ÿ 
ngôi thiển chẳng quản đến việc gì khác 
mới được. Cũng không cân thắp nhang, lễ 
bái, niệm Phật, sám hồi, xem kinh«. 





THAM THIỀN ĐÁO GIA # z# #| # 
Tham thiền đến nhà, chỉ cho đã lãnh ngộ 
thiền pháp, đã nhận rõ tự tâm tự tính. Tiết 



































Nghệ Ngôn trong NHQL q. 29 ghi: »# ## 
ZzHbùò: Â2Ø7ẩr£Z Huà- ZÀ\ 
[1] â 5. #l 2  IHị. {H 9 Xi ÃÑl 2% 
#. ## L2 4. Í ñ lí š:‹ # 
1b 36 Z5 HH. BH ñã Íb 3X 2} 2E lš. 
ñ[ 2 ÿ# †: *? — Tham thiên cần ngộ tự 














tâm, niệm Phát cũng cần ngộ tự tâm, vào 
cửa tuy khác mà đến nhà thì đồng. Nhưng 
người tham thiên đến nhà không câu sinh 
về cõi Tịnh Độ, tựa như có khác một ít. 
Song tâm quang phát sảng đã cùng với cõi 
nước chư Phật giao tiếp thì cân gì phải 
sinh về Tịnh Độ?« 


THAM TIỀN #* äï 

Chỉ khoảng thời gian trước giờ tham thiền 
tụng niệm buổi chiều, hoặc khoảng thời 
gian trước lúc phỏng tham. Điều Đạt-ma 
KỊ trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy 
q. 2 (Đại 48, 117 = ghi: »2£ H 3 Z## 





H. # lệ , BÑ Rà HHỈ ẤT  , # ÿf HỆ {M4 sý 
Đl , — Ngày mai có thiết trai, mỗi người 





phải đây đủ oai nghỉ, buổi giỗ phải tụng 
kinh, khoảng thời gian trước giờ tham 
thiển tụng niệm buổi chiễu phải đánh 
chuông ở Tăng đường«. 


THAM TỪ TẠ HẠ # ‡ 3‡ # 

Lời cảm ơn hoặc chúc mừng của vị Giám 
viện đối với tăng quan vừa mãn nhiệm 
hoặc các tăng quan mới nhậm chức. Thiên 
Uyển Thanh Quy q. 3 (Vạn Tục 111, 445 
hạ): »Ñầ b — Jl. 4# $Ä bú | "| ñã 
1 #ï !† R§ HỊ & 3 ñ ñH . - Mội 
chức Giám viện nhận lãnh chung mọi việc 
trong viện như: Ứng phó việc quan và đáp 
lời cảm ơn hoặc chúc mừng«. 





` 




















THAM VẤN # Rj 

Ra mắt Thiền sư và thưa hỏi thiền pháp. 
ệt La b te Võ Khó ghi: »Rl *& li |B| Hủ. 
tị HỤ Z ƒ.. DỊ H8 ÿ§ fí #3. m Ấ§ 2 
ạự #& || *.‹. - Học trò của Thiển sư Viên 
Chiếu Bản là Hoa Nghiêm Ngung do bị té 
mà có tỉnh. Phú Trịnh Công thường tham 
vấn Ngung«. 





























THÁM CAN, ẢNH THẢO ‡‡ # # 
* 


Môi câu, dễ cỏ. Còn gọi: Thám thảo. Cây 
trúc dò dẫm, bóng cỏ. Bậc Thầy kiến tính 
dò xét người học bằng cách sử dụng tiếng 
hét loại này để thử nghiệm trình độ của 
người học. Đây là 1 trong 4 loại hét. Thám 
can ảnh thảo, nghĩa đen có 2: 

1. Thám can: Cây sảo một đầu có cột chùm 
lông chim rồi nhúng vào nước để dụ bầy cá 
tụ lại rồi dùng vợt bắt chúng. 

Ảnh thảo: Lấy cỏ ngãi bỏ vào ao nước, đợi 
bầy cá chui vào đó rồi dùng lưới bắt chúng. 
2. Thám can: Chỉ cho cây trúc mà kẻ trộm 
dùng đề huơ qua huơ lại ở cửa số hoặc trên 


721 


THÁM ĐẦU 3# 5 





đầu tường... để dò xét động tĩnh trong nhà. 
Ảnh thảo: Chiếc áo tơi của kẻ trộm mặc để 
ân mình. Lâm Tế lục (Đại 47, 504 thượng) 
ghi: »Ñl lñ] ft: ï Hý — Hộ 1 4> | + 
#ĩ ØlJ. #í lỹ — Hộ 1H Bá Hh 4> # ñ 
f#‹ #1 — lỗ 0H ƒ§ “Ê X 5. 4# lŸ 
— Mã 4 ƒE — Mỹ H. ì# fEJ# E®? 
— Sư hỏi tăng: Có khi một tiếng hét như 
kiếm báu Kim Cang Vương; có khi một 
tiếng hét như sư tử lông vàng sắp chụp 
người, có khi một tiếng hét như cây trúc dò 
dấm, bóng cỏ; có khi một tiếng hét chẳng 
cho là tác dụng của một tiếng hét; các 
ngươi làm sao lãnh hội?« Theo: PQĐ'TĐ 
của nhóm Từ DI. 













































































THÁM ĐẦU #‡ ð5ã 

Sự khám biện, dò xét của thiền sư. Lâm Tế 
lục (Đại 47, 496 hạ) ghi: » E: lf. 4ƒ Tl 
H3 #. Hÿ f Hy. +: # TH hú 
3: ỨÑ UR lƒ.. — Sư thượng đường, có vị 
tăng bước ra lễ bái, sư liền hét. Tăng nói: 
Lão Hòa thượng chớ có đò xét nhé!« 



































THÁN ĐẦU *# ðñ 

VỊ tăng trông coi than củi trong ba tháng 
lạnh tại thiền viện. Sắc 7u Bách Ti Tượng 
Thanh uy q. 4 (Đại 48, 1233 thượng) ghi: 
»Ïl li ⁄§ . DI f3 3% 3f. nề {L Ìú 
+. mH 2A 2#. Zi Ê 8 HỈ. — Thán 
đâu chuẩn bị than củi để chống lạnh, hoặc 
bảo thí chủ cúng, hoặc xuất của thường 
trụ, cần sắm cho đủ dùng« 




















THANG DỤNG ĐỒNG # # # 
(1893-1946) 

Học giả Phật giáo hiện đại, tự Tích Dư, 
người Hoàng Mai, Hồ Bắc, Trung Quốc. 
Năm 1917, ông tốt nghiệp tại Thanh Hoa 
học đường. Năm sau sang Hoa Kỳ học tập 


Phạn văn, Pali văn tại Đại học Harvard. 
Năm 1922 sau khi về nước, ông lần lượt 
nhận chức Giáo sư Đại học Đông Nam ở 
Nam Kinh, Đại học Nam Khai, Đại học 
Bắc Kinh, Tây Nam Liên Đại. Sau giải 
phóng (1949), ông làm Hiệu phó trường 
Đại học Bắc Kinh. Từ tuổi 20, ông đã 
nghiên cứu Phật giáo sử Trung Quốc, đồng 
thời nghiên cứu Triết học sử Ấn Độ đề đối 
chiếu vối sự nghiên cứu Phật giáo sử 
Trung Quốc. Nhờ nắm được tài liệu đặc 
sắc và phong phú nên ông đã kết hợp được 
phương pháp nghiên cứu theo truyền thống 
Trung Quốc với phương pháp nghiên cứu 
tiên tiến cận đại Tây phương. Tác phẩm 
chủ yếu: Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc 
Triểu Phật Giáo Sử, Tùy Đường Phật Giáo 
Sử Cảo. 


THANH ÂM CÁC ;š # 

Nằm dưới ngọn Ngưu Tâm, núi Nga Mỹy, 
tỉnh Tứ xuyên, cách chùa Báo Quốc chừng 
15km. Đời Đường gòi là »Ngưu Tâm Tự«. 
Niên hiệu Hồng Vũ thứ 1 (1368) đời Minh 
Thiền sư Quảng Tế sau khi tu sửa lại, đổi 
tên là »Thanh Âm Các«. Hai dòng Bạch 
Long Giang và Hắc Long Giang tập họp 
dưới Thanh Âm Các, chỗ hiệp lưu có một 
hòn đá hình dáng giống như trái tim bò, 
gọi là »Ngưu Tâm Thạch«. Cách Ngưu 
Tâm Thạch không xa có hai chiếc cầu đá 
có vòm tròn bắc qua hai dòng Hắc, Bạch 
gọi là »Song Phi Kiều«. Sau khi nước chảy 
qua cầu va vào Ngưu Tâm Thạch làm nước 
bắn tung tóe óng ánh như ngọc rất là đẹp 
mắt. »Song Kiều Thanh Âm« là một trong 
mười cảnh đẹp của núi Nga My. 


THANH BẤM :#š' # (895-976) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Lý, người 


722 


THANH CHUYẾT ?š ÿl! 





Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư Văn Yến, thuộc tông Vân 
Môn đời thứ 2, trụ thiền viện Quang Mục 
theo chiếu chỉ của Nam Đường Trung Chủ. 
Sau khi vào nội cung ở Trùng Tâm Đường 
soạn sách »Chư Phương Ngữ Yếu« sư 
được Hậu Chủ sắc trụ trì thiền viện Phổ 
Lợi ở Động Sơn (ở Nghi Phong, Giang 
Tây). 


THANH BIỆN :# #‡ (?-686) 

Thiên tăng thời Bắc thuộc, thuộc dòng Tỳ- 
ni-đa-lưu-chi đời thứ 4. Sư họ Đỗ quê ở Cổ 
Giao (Giao Chỉ) (nay là miền Bắc Việt 
Nam). Năm 12 tuổi sư theo ngài Pháp 
Đăng ở chùa Phổ Quang tu học. Khi ngài 
Pháp Đăng sắp thị tịch, sư hỏi: 

— Sau khi Hòa thượng ổi, con nương tựa 
vào đâu? 

Pháp Đăng bảo: 

— Con chỉ Sùng Nghiệp mà thôi. 

Sư mờ mịt không hiểu. Pháp Đăng tịch rồi, 
sư chuyên trì kinh Kim Cang lẫy đó làm sự 
nghiệp. Một hôm nhờ thiền khách chỉ điểm 
sư chợt hiểu được lới của ngài Pháp Đăng 
là khuyên sư tham học nơi Thiền sư Huệ 
Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp. Sư liền khăn 
gói đến đấy và trong cơ ngữ khai thị của 
Huệ Nghiêm, sư bỗng tỉnh ngộ. Sư ở lại 
đây một thời gian. Sau, sư đến trụ trì chùa 
Kiến Dương ở làng Hoa Lâm phủ Thiên 
Đức. Hóa duyên đã mãn, sư thị tịch vào 
năm Bính Tuất nhằm niên hiệu Thùy Cung 
thứ 2 đời Đường (686). Theo: Thiển sư 
Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


THANH CHÂU BÁCH VẤN 3 1M 
ø Bị 

Sách, l quyển. Vào khoảng niên hiệu 
Tuyên Hòa (1119-1125) đời Tống, Hòa 


thượng Nhất Biện ở chùa Phổ Chiếu Thanh 
Châu lúc trụ chùa Đại Vạn Phật, tập họp 
chư tăng mười phương nêu ra cương tông 
đặt 100 câu để hỏi đại chúng. Trong chúng 
có sư Từ Vân Giác Toại của chùa Thập 
Thân trả lời được tất cả. Sau đó, Lâm 
Tuyền Tùng Luân ở dưới mỗi câu hỏi đáp 
có phụ I bài tụng và tập thành sách này, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 119, trang 
345. Sách này cùng một thê loại với 7g 
Dung lục, đều là tập sách bình xướng công 
án, tuyên bảy tông phong Tào Động. Đời 
sau thường đem sách nảy cùng với » Thông 
Huyền Bách Vắn« của Thông Huyền Viên 
Thông (Đệ tử của Nhất Biện) hợp thành 
»Thông Huyền Thanh Châu Nhị Bách 
Vắn« và ấn hành để phổ biến. 


THANH CHÚNG ;# 3# 

Tăng chúng. Chương »Thiền Môn Quy 
Thức« trong CĐTĐL dq. 6 ghi: »5È 4 
3š #ã Jý ìk TT ïl 2š. 3f j #t Hï Bá 2 
RỊ 3í Ấ HE là 5# i F & ĐH 
l§. tfĩ 4$ HE 3í. HH 4ï 1H. — 
Hoặc có kẻ trộm hình giả hiệu trà trộn vào 
thanh chúng, còn gây ra ôn ào náo loạn, 
liễn bị Duy-na tô giác, không cho tạm trú, 
đuổi ra khỏi thiển viện quiý ở chỗ thanh 
chúng được an ôn«. 












































THANH CHUYÊN THÁP Š # 3‡ 

Là tháp Trừng Linh, chùa Lâm Tế, huyện 
Chính Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, do 
thấp có màu gạch xanh lam nên còn gọi 
»Thanh Chuyên Tháp«. X. »Lâm Tế Tự 
Trùng Linh Tháp«. 


THANH CHUYẾT :ŠŸ ‡# 
Hiệu của Thiền tăng Chính Trừng sống vào 
đời Nguyên. X. Chính Trừng. 


723 


THANH CHUYẾT HÒA THƯỢNG THIỀN CƯ TẬP # ‡ #1 i 3ï Jz 4 





THANH CHUYẾT HÒA THƯỢNG 
THIỀN CƯ TẬP ;Š ‡¿ 4z # z# # ®# 
Gọi tắt: Thiền Cư tập. Sách, 2 quyền, do 
Thanh Chuyết Chính Trừng soạn vào cuối 
đời Tống-đầu đời Nguyên, Vĩnh Ki biên. 
Thiền Cư là tên cái am tại chùa Kiến Nhân 
Nhật Bản mà sư Chính Trừng ấn tu ở đấy. 
Sách này lây phần soạn trước khi sang 
Nhật làm thiên trước, phần sưu tập sau khi 
sang Nhật làm thiên sau. Nội dung gồm 
các thê lẫn lộn: Phật Tổ Tán, Tự Tán, Tiểu 
Phật sự, Đề bạt, Minh, Ký, Tự, Tự thuyết, 
Sớ, TẾ văn v.v... 


THANH CỦNG !# # (1272-1352) 
Thiền tăng đời Nam Tống, họ Ôn, hiệu 
Thạch Ốc, người xứ Ngu Sơn (Thường 
Thục, Giang Tô) Trung Quốc. Nối pháp 
Thiền sư Cập Am Tín, đời thứ 23 hệ Nam 
Nhạc. Sư kết am tranh ở núi Hà Vụ thuộc 
Hồ Châu, Chiết Giang. Có kệ sơn cư lưu 
truyền lại đời, về thơ thì có »Nguyên Thi 
Tuyển«. 


THANH DỤC ‡š Ÿ (?-975) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Vĩnh 
Gia (nay là Ôn Châu tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc, nối pháp Quốc sư Đức Thiều 
ở núi Thiên Thai, thuộc tông Pháp Nhãn. 
Ngô Việt Trung Hiến Vương triệu sư vào 
cung hỏi đạo, cho dựng chùa Phụng Tiên ở 
Hàng Châu rồi thỉnh sư ở đó. Vua ban hiệu 
»Viên Thông Diệu Giác Thiền sư«. Có vị 
tăng hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Độ 
sang? Sư đáp: Lên tiếng chỉ dạy đại chúng. 


THANH DỤC ?# #4 (1288-1363) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Chu, tự Liễu 
Am, hiệu Nam Đường, người xứ Lâm Hải, 
Thai Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 


Trung Quốc. Lúc 9 tuổi, sư thọ tang cha. 
Đến l6 tuổi sư theo Hồ Nham Tịnh Phục 
xuất gia, dự thi kinh điển được độ làm 
tăng. Sư nghe lời khuyên của Tri tạng 
Tùng Hi Bạch Minh, đến chùa Khai 
Nguyên ở Tô Châu yết kiến Cô Lâm Thanh 
Mậu, nhiều lầm tham vấn, nghi tình tan vỡ, 
sư liền khế ngộ và nối pháp ngài. Niên 
hiệu Hoàng Khánh thứ 1 (1312), Thanh 
Mậu lại ra trụ trì chùa Khai Nguyên, Thanh 
Dục theo làm thị giả cho Ngài. Sau đó sư 
trở về Kính Sơn, nhậm chức Thủ tọa trong 
pháp hội của ngài Hư Cốc Hy Lăng. Khi 
Thanh Mậu trụ trì chùa Bảo Ninh, sư làm 
Đệ nhất tọa. Sau khi thầy tịch, sư lui về ân 
ở chùa Khai Phúc. Năm 1333, sư dời đến 
chùa Bản Giác tại Gia Hưng (nay thuộc 
Chiết Giang) ở được I0 năm. Người thời 
ấy tôn sư làm Đông am Đại pháp tràng 
(ngọn cờ pháp lớn ở miền đông nam), giới 
trí thức quan lại hỏi đạo nơi sư rất nhiều. 
Vua ban hiệu »Từ Vân Phổ Tế Thiền sư« 
và y Kim lan. Năm 1345, sư ở chùa Linh 
Nham tại Ngô Trung. Về già, sư lui về ở ân 
nơi viện Từ Vân. Tác phẩm: Liễu Am 
Thanh Dục Thiên sư 9 quyền. 


THANH ĐÀM !# #% 

Thiền tăng đời Nguyễn, thuộc tông Tào 
Động, đời thứ 42, nối pháp Thiền sư Đạo 
Nguyên hiệu Minh Chính, là Trụ trì chùa 
Bích Động ở làng Đam Khê, phủ An 
Khánh, tỉnh Ninh Bình, miền Bắc Việt 
Nam. Sư xuất gia năm 1807, thụ giới cụ 
túc năm 1810. Sư là đệ tử Thiền sư Đạo 
Nguyên, lúc bấy giờ ngài đang trụ trì thiền 
viện Nguyệt Quang, một Tổ đình của phái 
Chân Nguyên. Một hôm sư hỏi Thiền sư 
Đạo Nguyên: 

— Tâm không phải ở trong thân, cũng 


724 


THANH KIỂU t# ## (oo6-oo3) 





không phải ở ngoài thân, cũng không phải 
ở chặng giữa, vậy rốt cuộc tâm ở chỗ nào? 
Đạo Nguyên cười và xoa đầu sư rồi nói kệ: 
»Tủùy thời ứng dụng 

Ngộ vật kiến cơ 

Tính bản như như 

Hà quan nội ngoạ1«. 

»Theo thời ứng dụng 

Gặp vật thấy cơ 

Tỉnh vốn như như 

Nào ngại trong ngoài. 

Đến năm 1819, sư sáng tác sách Pháp Hoa 
Đề Cương tại viện Liêm Khê. Năm 1843, 
sư sáng tác sách Tâm Kinh Trực Giải. Sư 
cũng thuộc về phái Trúc Lâm. Không biết 
sư tịch ở đâu và vào lúc nào. Theo: 7Ùiển 
sư Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


THANH GIẢN š ñi 

Thiền tăng đời Tống, họ Trương, người xứ 
Tiền Đường (nay là Hàng Châu) Trung 
Quốc, nối pháp Thiền sư Quy Tông Nghĩa 
Nhu, thuộc tông Pháp Nhãn. Sư trụ chùa 
Thiên Đồng ở Minh Châu (nay là huyện 
Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang). Do tính tình sư 
giản dỊ, trong sạch, nên người đời gọi sư là 
»Giản Chiết Khách«. Có vị tăng hỏi: Thế 
nào là ý Tổ sư từ Án Độ sang? Sư đáp: 
Đạt-ma chăng thể sang Trung Hoa lần nữa. 
Về già, sư ở chùa Tuyết Đậu. 


THANH HÁẢI :š ‡$ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư thờ Thiền sư 
Chiêu Khánh Đạo Khuông làm thầy, học 
đạo và đắc pháp nơi Ngài. Sư ở viện Thái 
Bình tại Sâm Châu (nay thuộc Hồ Nam). 


THANH HẰNG # 1# (1785-1855) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Trần, tự Cự Siêu, 
hiệu Tá Am, người xứ Hải Ninh, Chiết 


G1ang, Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư 
Trừng Đào, đời thứ 42 hệ Thanh Nguyên. 
Trụ trì chùa Vân Lâm. Tác phâm: 7á 4n 
tập, Thanh Hằng ngữ lục. 


THANH HỘ !# ?# (916-970) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người 
Trường Lạc, Phúc Châu (Phúc Kiến) 
Trung Quốc. Năm 6 tuổi xuất g1a nơi Quốc 
sư Thần Yến ở Cổ Sơn, ngay đưới lời liền 
tỏ ngộ. Phong độ thanh thoát cao vút, Nam 
Đường Hậu Chủ khâm phục đức hạnh sư 
thỉnh về Kim Lăng (Nam Kinh) trụ trì 2 
chùa Báo Ân và Tịnh Đức. Ban hiệu »Sùng 
Nhân Đại Sư«, còn có hiệu »Diệu Hạnh 
Thiền sư«. 


THANH KHOÁT ;# # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Phúc 
Châu, Trung Quốc. Thuở bé sư thông 
minh, lễ Cổ Sơn Thần Yến Quốc sư, cạo 
tóc thụ giới cụ túc. Sư còn tham yết Như 
Am chủ ở núi Đại Chương. Sau đó sư tham 
vấn Thiền sư Thùy Long Đạo Phổ và đắc 
pháp. Sư ở viện Bảo Phúc, Chương Châu 
(nay là huyện Chương Phó, tỉnh Phúc 
Kiến). Lúc tuổi già sắp tịch, sư dặn đệ tử 
đừng xây tháp, rồi vào núi ngồi thị tịch. 


THANH KIỂU ;Š 4 (906-993) 

Thiền tăng đời Tống, họ Vương, người xứ 
Phúc Châu, Trung Quốc. Sư thờ Thiền sư 
Bạch Triệu Chí Viên làm thầy, theo học và 
đắc pháp nơi Ngài. Ban đầu sư ở núi Đại 
Dương (nay ở phía Bắc Kinh sơn, tỉnh Hồ 
Bắc) rồi đời đến chùa Huệ Nhật ở An Châu 
(nay là An Lục, tỉnh Hồ Bắc). Sau đó, sư 
trụ trì Ngũ Tổ Sơn ở Kỳ Châu (nay là 
huyện Kỳ Xuân, tỉnh Hồ Bắc). 

Có vị tăng hỏi: Sư xướng gia khúc ai, nối 


725 


THANH KÍNH 3š #3 (17oo-187o) 





pháp người nào? Sư đáp: 
Mé vách Khải Sư mây lành nói, 
Trước núi Bảo Thọ chán pháp lôi. 


THANH KÍNH :#Š 3# (1790-1870) 
Thiền tăng đời Thanh, họ An, tự Siêu 
Nhiên, người xứ Đan Dương, GIang Tô, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Trừng 
Lãng ở Thượng Hải, đời thứ 42 hệ Thanh 
Nguyên. Trụ trì chùa Đảm Vân. 


THANH LIỄU i# 7 (1090-1151) 

Thiền tăng đời Tống, họ Ủng, tự Chân 
Hiết, người An Xương, Miên Châu, Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Tổ Chiếu 
(Pháp Nhất), thuộc tông Tào Động đời thứ 
10, trụ Trường Lô, Chân Châu (Nghi 
Trưng, Giang Tô). Thụy hiệu: Ngộ Không 
Thiền Sư. Có ngữ lục lưu hành ở đời. 


THANH LONG THÁP ;Ÿ šš 3* 

Còn gọi: Kiết Vân Thiên Tự Tháp. Ö thị 
trấn Cổ Thanh Long, huyện Thanh Phó, 
thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Thời 
kỳ Đường Tống thị trấn này là bến cảng 
mua bán với bên ngoài, thương nhân tụ 
tập, có tên gọi »Tiểu Hàng Châu«. Niên 
hiệu Thiên Bảo thứ 2 (743) đời Đường xây 
dựng chùa Báo Đức. Niên hiệu Trường 
Khánh thứ 2 (822) đổi tên là »Long Phúc 
Tự«, và xây tháp tại trong chùa. Khoảng 
niên hiệu Khánh Lịch (1041-1048) đời 
Tống tháp hư hủy được xây dựng lại. Tháp 
hình bát giác 7 tầng, thân gạch mái gỗ. Từ 
Nam Tống trở đi, sông Thanh Long dần 
dần bị lấp, thị trấn cũng suy vi, chỉ lưu lại 
đây một ngôi tháp điêu tàn. Khi vua Khang 
Hy đời Thanh đi Nam tuần, sắc phong 
chùa Long Phúc là »Kiết Vân Thiền Tự«, 
một lần nữa thắp lại hương khói. 


THANH LƯƠNG Ÿ š 
Hiệu của Thiền tăng Phương Niệm, sống 
vào đời Minh. X. Phương Niệm. 


THANH LƯƠNG SƠN ï# 3š ›h 

Núi Ngũ Đài. Mặc dù vào mùa hè o1 bức, 
nhưng khí hậu ở Ngũ Đài sơn vẫn mát mẻ, 
nên núi này còn được gọi là Thanh Lương 
Sơn. X. Ngũ Đài Sơn. 


THANH LƯƠNG TỰ ï' :š 3 

1. Chùa trên núi Trạm Lô huyện Tùng Khê 
tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; được xây 
dựng vào niên hiệu Thần Long thứ 3 (707) 
đời Đường, để kỷ niệm Âu Trị Tử, gọi là 
»Thượng Từ«. Niên hiệu Nguyên Phù thứ 
2 (1099) đời Tống chùa được mở rộng 
thêm, gọi là Trạm Lô Thiền Am. Từ đó về 
sau trải qua nhiều đời đều có sửa sang. 
Niên hiệu Tuyên Thống thứ 2 (1910) đời 
Thanh, chùa được xây dựng đại quy mô, 
đến năm 1930 thì công trình hoàn tất, đôi 
tên là »Thanh Lương Tự«. Điện truớc thờ 
Phật Di-lặc, điện giữa thờ thiền sư Tịnh 
Không, sau lưng thiền sư có thờ Bồ Tát Vi 
Đà. 

2. Chùa nằm trên núi Thanh Lương, thành 
phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, 
được xây dựng bởi ngài Từ Ôn, đời Ngũ 
Đại, đầu tiên gọi là Hưng Giáo Tự. Đầu 
niên hiệu Thăng Nguyên (937-942) triều 
Nam Đường chùa được đổi tên là »Thạch 
Thành Thanh Lương Đại Đạo Tràng«, còn 
gọi »Thanh Lương Báo Ân Thiền Viện«, 
gọi riêng là »Quảng Huệ Tự«. Ban đầu do 
ngài Hưu Phục (Ngộ Không) ở, về sau 
Nam Đường Chủ mời ngài Văn Ích, tổ 
tông Pháp Nhãn ở chùa này truyền pháp, 
nên người đời gọi ngải là Thanh Lương 
Văn Ích. Sau đó các Thiền sư Thái Khâm, 


726 


THANH MỘ Yš # 





Văn Thúy cũng trụ chùa này. Niên hiệu 
Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 (980) đời 
Tống, đem Thanh Lương Quảng Huệ Tự ở 
núi Mạc Phủ dời về chùa này. Niên hiệu 
Thuần Hựu thứ 12 (1252), dựng đình Thúy 
Vi trên núi. Đầu đời Minh, Vua xuống 
chiếu đổi Thanh Lương Quảng Huệ Tự 
thành Thanh Lương Tự. Về sau chùa bị 
thiêu hủy bởi nạn binh lửa, chỉ còn l giếng 
nước được đào từ niên hiệu Bảo Đại thứ 3 
(945) triều Nam Đường. Tương truyền chư 
tăng trong. chùa thường uống nước giếng 
này, dù tuổi già nhưng đầu không bạc nên 
gọi là »Hoàn dương tỉnh«. Cuối đời Thanh, 
chùa được xây cất lại cùng dạng kiến trúc 
nhưng thu nhỏ hơn. Trong thời gian kháng 
chiến chùa bị hủy hoại, rừng cây chung 
quanh chùa bị đốn sạch. Sau khi dựng 
nước, chùa Thanh Lương từng được sửa 
sang, núi Thanh Lương sau nhiều năm cắm 
khai thác gỗ, trồng lại rừng đến nay cây cối 
xanh tươi rợp mát. 


THANH LƯƠNG VĂN ÍCH !# šš % 
s 

Thiền tăng Văn Ích sống vào đời Ngũ Đại, 
về giả truyền pháp ở viện Thanh Lương tại 


Kim Lăng, nhân đó có tên gọi »Ihanh V.V 


Lương Văn Ích«. X. Văn Ích. 


THANH MẬU !# ®% (1262-1329) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Lâm, tự Cổ 
Lâm, hiệu Kim Cang Tràng, Lân Cư Tầu; 
thường gọi sư là Mậu Cổ Lâm. Nhờ thư 
pháp mà nổi tiếng khắp nơi. Năm 12 tuổi 
sư theo Cô Nham Khải chùa Quốc Thanh 
núi Thiên Thai xuất gia, qua thi kinh luật 
mà được thụ giới. Sư rất thích thiền tịch và 
đi du phương khắp nơi, trước sau tham 
phỏng Giản Ông Kính núi Tuyết Đậu, 


Thạch Lâm Củng ở Nam Bình, Giác Am 
Chân ở Thừa Thiên, lại theo học với 
Hoành Xuyên Như Củng chùa Năng Nhân, 
tỉnh tấn tu tập nên lúc 19 tuổi nối pháp làm 
truyền nhân phái Dương Kỳ tông Lâm Tế. 
Niên hiệu Đại Đức thứ 2 (1298) sư khai 
đường thuyết pháp tại Bạch Vân Thiền Tự 
núi Thiên Bình, Tô Châu. Sau 9 năm đời 
sang chùa Khai Nguyên. Chẳng bao lâu sư 
lui về ở ân nơi Tháp viện Thiệu Long núi 
Hồ Khâu trùng niêm »Bách Tắc Tụng côổ« 
của Tuyết Đậu Trọng Hiển. Niên hiệu 
Hoàng Khánh thứ 1 (1312) một lần nữa trụ 
chùa Khai Nguyên, khi ấy do theo lời mời 
của Dương Quốc Công, được ban hiệu 
»Phù Tông Phổ Giác Phật Tính Thiền sư. 
Niên hiệu Diên Hựu thứ 2 (1315) sư dời 
sang chùa Vĩnh Phúc ở Nhiêu Châu (Ba 
Dương, Giang Tây). Lại trụ 6 năm chùa 
Bảo Ninh núi Phụng Đài ở Kiến Khang 
(Nam Kinh). Tuổi già phụng mạng triều 
đình, sư mở ra Đại hội Kim Sơn, được vua 
quan đại phu tôn sùng, kẻ sĩ thứ đến cầu 
pháp không dưới vài ngàn người. Tính sư 
cương trực, cơ phong bén nhạy, thủ đoạn 
cao vút, người học rất kính sợ. Đệ tử nối 
pháp có Thanh Dục, Lương Du, Phạm Tiên 
. Tác phẩm: 7ực Tông Môn Thống 
Yếu, Cổ Lâm Thanh Mậu Thiên sư ngữ lục 
5 quyên, Cổ Lâm Thanh Mậu Thiên sư 
Tháp Di Kệ Tụng 2 quyền. 


THANH MỘ 3# # 

Thiền tăng đời Tống, tham vấn Thiền sư 
Đạo Hy được ngộ và nối pháp ngài. Sư ở 
viện Bạch Long tại Thăng Sơn, Phúc Châu. 
Có một vị tăng hỏi: Thế nào là một cơ mật 
dụng của Bạch Long? Sư đáp: Mỗi ngày 
ngươi dùng cái gì? 


727 


THANH NGẠC š ?5 





THANH NGẠC ï* ?#Ÿ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Mân, 
Trung Quốc. Sư thờ Quốc sư Cô Sơn Thần 
Yến và đắc pháp, kế vị pháp hội của Ngài. 
Trong khi làm chủ tùng lâm nhờ sư chỉnh 
đốn nghiêm túc nên tiếng tăm vang dậy. 
Hiệu: Tông Hiểu Thiền sư. 


THANH NGHIÊM ĐẠI SƯ ‡š # % 
ñg 

Thụy hiệu của Thiền tăng Toàn Khoát, 
sống vào đời Ngũ Đại. X. Toàn Khoát. 


THANH NGUYÊN !# /## 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Tào Động, đời thứ 41. Sư hiệu Minh Nam, 
là người viết bài tựa cho sách Pháp Hoa 
Đề Cương của Thanh Đàm Minh Chính. 
Hai vị có lẽ có cùng một bản sư. Sau đây là 
bài kệ của sư tán dương sách Pháp Hoa Đề 
Cương: 

»Bích Thanh đàm xuất diệu liên hương 
Hoa mục chỉ tiêu tổng pháp cương 

Minh Chính nhất thừa khai tố quảng 

Đạo trung tâm yếu thị hoằng dương 

Quần phương hội ngộ viên tâm tịnh 

Chúng đẳng đề quan nhập lý trường 

Thanh tịnh liên hoa quang pháp giới 

Tỳ-lô tính hải diễn chân thường«. 

»Hô xanh trong biếc nảy sen thơm 

Kinh mục nếu bày nghĩa đại cương 

Minh Chính nhất thừa đà quảng bá 

Đạo trung tâm yếu lại hoằng dương. 

Quân phương tỏ ngộ tâm viên tịnh 

Đại chúng đồng tham lý vĩnh trường 
Thanh tịnh sen kia ngời pháp giới 

Tự tính T)-lô khéo xiển dương«. 

Bài tựa sách Pháp Hoa Đề Cương được 
viết vào tháng § âm lịch năm 1820. Theo: 
Thiên sư Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


THANH NGUYÊN HÀNH TƯ #3 # 
47 8 

Thiền tăng Hành Tư sống vào đời Đường, 
trụ chùa Tĩnh Cư núi Thanh Nguyên hoằng 
dương thiền pháp mở ra một hệ phái Thiền, 
được gọi là Thanh Nguyên Hành Tư. X. 
Hành Tư. 


THANH NGUYÊN SƠN !Š # +) 

Núi ở thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, 
Trung Quốc, nằm cách trung tâm thành 
phố 15km về hướng đông nam. Từ xưa đến 
nay núi vẫn tốt đẹp mãi, được làm thắng 
cảnh du lịch. Các danh nhân như: Nhan 
Chân Khanh, Tô Đông Pha, Văn Thiên 
Tường đã từng đến núi này ngoạn cảnh. 
Thiền sư Hành Tư, Tổ hệ phái Thanh 
Nguyên (nối pháp Lục Tổ Huệ Năng) đến 
đây xây dựng chùa Tĩnh Cư, hoằng dương 
đạo pháp thiền đồn ngộ phương Nam. Các 
cô tích trong núi còn có Tổ quan núi Thanh 
Nguyên, tháp Thất Tổ, tháp Phi Lai, cầu 
Đãi Nhật, Điếu đài thạch, đình Ngũ Tiếu. 


THANH NGUYÊN SƠN CHÍ LƯỢC 
3Ñ J& sh & 

Chí, 13 quyền, do Tiếu Phong Đại Nhiên 
biên vào đời Thanh. Thị Nhuận Chương 
biên tập bổ sung, và được ấn hành vào niên 
hiệu Khang Hy thứ 8 (1669) đời Thanh. 
Quyên 1 ghi chép về sơn thủy, đạo tràng. 
Quyền 2 là tăng truyện, quyền 3 về thư 
viện, quyển 4-11: gồm các bài minh, 
thuyết, thư, ký v.v... quyền 12, 13 là tạp 
ghi. Quyến thủ có phàm lệ gồm 7 tiết do 
Thì Nhuận Chương soạn, giải thích về đại 
ý của mỗi quyền, trình bày và phát huy ý 
nghĩa của việc biên tập thật đặc sắc, giống 
như 7 tiêu phâm về triết lý. Các thơ văn, bi 
minh, du ký của các vị thiền sư nhiều đời 


728 


THANH THANH THÚY TRÚC TẬN THỊ CHÂN NHƯ, UẤT UẤT 
HOÀNG HOA VÔ PHI BÁT NHÃ ? 3# 3š {ï ä#i # IE i1. ñữ ñổ #3 ?È Ất 


3E #x # 





trụ núi Thanh Nguyên và các cư sĩ văn 
nhân mặc khách đêu được thu thập vào. 


THANH NHẤT TẨẤU ‡# — # (1300- 
1360) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Lưu, người xứ 
Tân An (Tuy Ninh, Giang Tô) Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Kính Sơn Hạnh 
Đoan, đời thứ 24 hệ Nam Nhạc. Trụ trì 
Nam Hoa thiền tự. 


THANH NHƯỢNG 3# # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Ba Tiêu Huệ Thanh thuộc tông Quy 
Ngưỡng. Sư ở núi Hưng Dương tại Dĩnh 
Châu (nay là Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc). 


THANH NỮ LY HỒN 4# + #š Z, 

Cô Thanh lìa hồn. Công án này được thấy 
trong Vô Môn Quan như sau: »r 3fl [lỗ] fl 
+3. lễ # M #. HH fi & RE JK: - 
Ngũ Tổ (Pháp Diễn) hỏi tăng: Cô Thanh 
lìa hôn, cái gì là con người thật?« 








Cô Thanh lìa hồn vốn là một truyền thuyết 
đời Đường, kể rằng khoảng niên hiệu 
Thiên Thọ có một thiếu nữ là nàng Thanh 
thương nhớ một chàng tên Vương Trụ. Vì 
bị cha nàng ngản cản cuộc tình duyên này 
nên nàng sầu não mang bệnh, hồn lìa khỏi 
xác, cùng với Vương Trụ âm thầm kết 
nghĩa vợ chồng. (Theo truyện »Nhân Trụ« 
trong Thái Bình Quảng Ký q. 358) 

Công án này gợi ý người học đạo cần biết 
rõ cái »ngã« trong sắc thân này là không 
thật, phải nhận ra cái »ngã« xưa nay, cũng 
chính là chân ngã. 


THANH PHÁP THIỀN SƯ ;š 3# z# 


É 
Hiệu của Thiền tăng Khế Phù sống vào đời 
Ngũ Đại. X. Khế Phù. 


THANH PHÚC :# 3š (1850-1915) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Nghiêm, người 
xứ Bồng An, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nối 
pháp Thiên sư Thể Hải, đời thứ 46 hệ Nam 
Nhạc. Trụ trì chùa Bảo Quang ở Tân Đô. 
Có ngữ lục truyền lại đời. 


THANH SỞ 3# 3# 

Thiên tăng cuối đời Nguyên đầu đời Minh, 
tự Lan Giang, người Thiên Thai (Chiết 
Giang) Trung Quốc. Cuối đời Nguyên sư 
thuyết pháp ở Ngô Trung, đạo tục ngưỡng 
mộ pháp hội thường rất đông. Vào đầu 
niên hiệu Hồng Vũ (1368-1398) sư vâng 
lệnh trụ chùa Thiên Giới ở Nam Kinh, 
vâng sắc chỉ vào cung tấu đối hợp ý vua. 
Tuổi già trụ trì chùa Đông Thiền ở Vô Tích 
(Giang Tô). Tác phâm: Vọng Vân tập, Tỳ 
Lô Chính Ấn và cô ngữ lục lưu hành trên 
đời. 


THANH SƠN THIỀN VIỆN :š J› 3# 
ba 

Ở Thanh Sơn, Hồng Kông, Trung Quốc. 
Vào thời Đường Tống đã có chùa này, khi 
đó gọi là »Bôi Độ Tự« nguyên để kỷ niệm 
Thiền sư Bôi Độ mà sáng lập. Phía sau 
chính điện bên phải có Thạch Phật Nham 
gọi là »Bôi Độ Động«, trước động có 
tượng Bôi Độ điêu khắc bằng đá. 


THANH THANH THÚY TRÚC 
TẬN THỊ CHÂN NHƯ, UÂT UẤT 
HOÀNG HOA VÔ PHI BÁT NHÃ 


729 


THANH THANH THÚY TRÚC TẬN THỊ CHÂN NHƯ, UẤT UẤT 
HOÀNG HOA VÔ PHI BÁT NHÃ # # 3 †† it E IR lỊl , B8 HỆ đt ‡E # 


3E ÄX # 





ñ ñ #1 ä & RÄn, 4§ 4 # 
#& 3F #xt 3 
Trúc biếc xanh xanh, thảy đều là thật 
tướng chân như hoa vàng rực rỡ không gì 
chăng phải là trí huệ Bát nhã. Ý nói chân 
như Phật tính tồn tại ở khắp nơi, là trừ sạch 
mọi vọng tâm phân biệt, đạt đến cảnh gIỚI 
vạn vật nhất như, sau khi vật ngã nhất như. 
Tiết Huệ Trung Quốc sư trong TĐT q. 3 
ghi: »X |Jñ|: tr fš El: T  *Š Tï 
+ H ÍHlv fHR flổ #ĩ {E # 3E Một. 
ñt.v l8 Mất. 7F ñ A lš, 
(nh v TM #i ? HÚ EH: 
ta, _ Đ Ä NZ Đã 7. 
II f8 fñ . IÝ ER KZK ƒ 
Ñs— _Hại hỏi: có đức nói: Trúc 
biếc xanh xanh thảy đêu là thật tướng chân 
như, hoa vàng rực rỡ không gì chẳng phải 
là trí huệ Bát-nhã, có người chăng chịu 
cho là tà thuyết; cũng có người tin, nói 
không thể nghĩ bàn, chưa rõ là thế nào? Sư 
đáp: Đây đêu là cảnh giới của các bậc Phổ 
Hiển Văn-thù, hàng phàm phu tiểu thừa 
không thể tin nhận, nhưng lại hợp với ý 
kinh Đại thừa liễu nghĩa.« 

















1h} Bạt. 





















































& Il 








3E 


Sức 
® 


ypb 
Ẩi 

` 

P 


_ 


THANH THIÊN BẠCH NHẬT, 
NIỆU SÀNG Š £ ú ñ # #* 

Ban ngày ban mặt lại đãi dầm, dụ cho hành 
vi vô lý đến buồn cười. Tiết Thanh Hóa 
Toàn Phó Thiền sư trong NĐHN q. 9 phi: 
»|ñ]: #H f[ 2 IE3X⁄HÑ? Bị El: #® Äl 
#®#I. El: #l Mú lã RE J# ® #1? lữ 
H: SH[#XHHJXWtU: - Hỏi: 
Thế nào là Chính pháp nhãn? Sư bảo: Ta 
cũng chẳng biết. Hỏi: Vì sao Hòa thượng 
chẳng biết? Sư bảo: Không thể giữa ban 
ngày ban mặt lại đái dâm.« (Thiền sư cho 



































rằng dùng lời nói để diễn tả Chính pháp 
nhãn là việc vô lý đến buồn cười). 


THANH TÍCH !Ä # 

Thiền tăng đời Tống, người xứ Tuyền 
châu, nối pháp Thiền sư Thanh Lương Văn 
Ích, thuộc tông Pháp Nhãn. Ban đầu sư trụ 
viện Quảng Bình núi Long Tu rồi dời sang 
núi Vân Cư ở quận Nam Khang (nay là 
huyện Tình Tử, tỉnh Giang Tây), sau đó sư 
trụ trì viện Tây Minh ở Tuyền Châu. 

Có vị tăng hỏi: Phật là gì? Sư đáp: Dung 
nhan rất kỳ diệu. 


THANH TIẾN ;# ‡‡ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
La Hán Đạo Nhàn. Sư ở viện Bảo Ứng tại 
Đàm Châu (nay là huyện Trường Sa, tỉnh 
Hồ Nam). 


THANH TỊNH PHÁP NHÃN 3š :# 
xf£ 

Huyền chỉ của giáo ngoại biệt truyền (tức 
Thiền tông). Chương »Thích-ca-mâu-ni 
Phật« trong CĐTĐL q. 1 ghi: » #í  # 
FE nh ĂÚH #Š ‹ HH Đ tí tf 3Š H§ ïr 4 
2Ù Tf JH #t 1H 0M # 1E ÈŠ fí fỊ 3 4 › 
ì“ Nứ ñỆ jŸ s — Sau đó, đức Thích-ca bảo 
với đệ tử là Ma-ha Ca-diếp rằng: Ta đem 
thanh tịnh pháp nhãn, Niễt-bàn diệu tâm, 
thật tướng vô tướng, chính pháp vì diệu để 
giao lại cho ngươi, ngươi nên gìn giữ«. 



























































THANH TỊNH TRI KIẾN 3š l# #r R, 
Chỉ cho việc dùng trí huệ pháp nhãn để 
quán chiếu chân tướng của sự vật và thu 
được sự cảm ngộ, thể nghiệm; do sự thấy 
biết đạt được này không còn một máy chấp 


730 


THANH VIÊN TỰ ## lãi sẽ 





trước, của vọng tình tục niệm nên được gọi 
là »Thanh tịnh tri kiến« Chương Ngụy 
Phủ Hoa Nghiêm Trưởng Lão thị chúng 
phụ lục ở cuối quyền trong CĐTĐL q. 30 
ghi: »ÑÑ 2ï ÍE — ĐJ fi Ñ 1 fñẪv H & 




















Z %& 
l# 3š. HỊ K H1. 4 “+ fññ ïŸ FF ñI 
bả, . — Nếu ngươi làm tất cả công đức hữu 
vỉ chỉ là tạo nghiệp, thêm lớn sỉ phúc, 
chẳng phát sinh thanh tịnh trí kiến«. 


















































THANH TUẤN ?š 3ì (1328-1392) 
Thiền tăng đời Minh, họ Lý, tự Thiên 
Uyên, người Hoàng Nham (Chiết Giang) 
Trung Quốc. Thuở nhỏ sư học Nho giáo, 
13 tuổi theo Diệu Minh chùa Bảo Đà xuất 
gia, qua tuổi 20 mới cạo tóc thụ gIỚI Cụ 
túc. Diệu Minh sang chùa Trung Thiên 
Trúc, sư được mời đến Thị Ty, đời sang 
Song Kính lại giữ chức Ký thất. Một hôm 
đọc Đại Huệ ngữ lục chợt tỏ ngộ. Trở về ở 
chùa Thiên Đồng Ninh Ba (Chiết Giang). 
Niên hiệu Hồng Vũ thứ 1 (1368) ra hoằng 
pháp trụ trì chùa Vạn Thọ ở Tứ Minh, năm 
thứ 5 (1372) đến dự đại hội Phổ Độ ở 
Chung Sơn, xong việc sư trở về núi, vua 
Thái Tổ ban thưởng rất nhiều. Năm thứ 15 
(1382) thăng chức Tả giác nghĩa Tăng lục 
ty. Năm thứ 19 (1386) phụng chỉ thuyết 
pháp ở chùa Linh Cốc, Nam Kinh. Năm 
thứ 3 (1390) vâng lệnh trụ trì chùa Linh 
Cốc, Minh Thái Tổ đích thân làm 13 bài 
thơ đề tặng sư. Sư chuyên nghiên cứu giáo 
nghĩa, thông suốt sách Nho, lại giỏi thi 
văn. 


THANH TỦNG ;š ®# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Thái, người 
Phúc Thanh, Phúc Châu (Phúc Kiến) 
Trung Quốc. Ban đầu tham kiến Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, Văn Ích chỉ mưa, 


nói: »Giọt mưa rơi trong mắt Thượng tọa«. 
Thanh Tủng không lãnh hội ý chỉ. Sau nhờ 
xem kinh Hoa Nghiêm cảm ngộ, được Văn 
Ích ấn khả, nối pháp làm truyền nhân tông 
Pháp Nhãn. Trở về ở thảo am núi Tứ Minh, 
Minh Châu (Ninh Ba, Chiết Giang), Tiết 
độ sứ Tiền Ức lễ sư làm thầy. Ngô Việt 
Trung Ý Vương ra lệnh sư khai đường 
thuyết pháp hai nơi trong Hàng Châu. 

Có vị tăng hỏi: Khi Ngưu Đầu chưa gặp 
Tứ Tổ thì thế nào? Sư đáp: Non xanh nước 
biếc. Lại hỏi: Sau khi gặp thì thế nào? Sư 
đáp: Nước biếc non xanh. Về sau ở chùa 
Linh Ấn, hiệu là Liễu Ngộ Thiền sư. 


THANH VẬN #š :# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Bảo Phúc Tùng Triển. Khi ra hoằng pháp, 
sư trụ viện Vạn An ở Tuyền Châu. Hiệu: 
Tư Hóa Thiền sư. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Vạn An? Sư đáp: Việc cơm nước trong 
nhà. Lại hỏi: Thế nào là cảnh của Vạn An? 
Sư đáp: Cây tháp Tùng La ngóng biển 
xanh. 


THANH VIÊN TỰ Š Bì $ 

Nằm trên sườn núi Hà Chu, ngoại ô thành 
phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung 
Quốc. Hoàng hậu Cung Tư đời Đông Tấn 
là Chữ Thị sáng lập. Trúc Đạo Sinh từng ở 
chùa này giảng nghĩa lý đốn ngộ thành 
Phật. Niên hiệu Cảnh Bình thứ I (423) đời 
Lưu Tống điện Phật chấn động, tương 
truyền có rồng thăng thiên bèn đổi tên là 
»Long Quang Tự«. Bảo Lâm, Pháp Bảo, 
Huệ Sinh nối nhau đến trụ trì. Khoảng niên 
hiệu Hội Xương (841-846) đời Đường 
chùa bị phá hủy. Đến niên hiệu Hàm 
Thông thứ 2 (861) xây dựng lại, ban cho 


731 


THÁNH ĐĂNG LỤC #' 7# $# 





tắm biển »Long Quang Viện«. Niên hiệu 
Thăng Nguyên thứ 2 (938) đời Nam 
Đường trùng tu, Trừng DI. Thái Khâm trụ 
chùa này hoằng dương thiền pháp. 


THÁNH ĐĂNG LỤC # }# # 

Đăng lục, l quyền, được biên soạn vào thế 
kỷ XIII (đời Trần, Việt Nam). Nội dung 
ghi chép về hành trạng của 5 vị vua đầu 
đời Trần: Thái Tông, Thánh Tông, Nhân 
Tông, Anh Tông và Minh Tông. 


THÁNH ĐỂ ĐỆ NHẤT NGHĨA # 
3È 5 — Ấ 

Chỉ chân lý tối cao, chân lý chí cực huyền 
diệu của Phật giáo, Thiền giáo. Bích Nham 
lực q. Ì hán »3 ứÑ 7# lHỊ XÊ HỆ X ññ: 
lH th &: 5% ñữ Z5 —- #$? ME 2š: 
#\ 1U HH, — Lương Võ Đề hỏi Đại sự 
Đạt-ma: Thế nào là Thánh để đệ nhất 
nghĩa? Đạt-ma đáp: Rỗng rang không có 
Ø! là Thánh. « 
































THÁNH KHẢ # s† 
Hiệu của Thiền tăng Đức Ngọc đời Thanh. 
X. Đức Ngọc. 


THÁNH NGHIÊM # # (1930-?) 

Thiền tăng đời hiện đại, họ Trương, hiệu 
Huệ Không, người Nam Thông, CGñang Tô, 
Trung Quốc. Năm 13 tuôi theo Hòa thượng 
Lãng Huệ chùa Quảng Giáo cạo tóc xuất 
gia, l6 tuổi vào Phật học viện chùa Tĩnh 
An, Thượng Hải. Năm 1949 gia nhập Ngũ 
tùy quân đến Đài Loan. Mười năm sau 
khôi phục tăng tịch, theo Trưởng Lão 
Đông Sơ xuất gia. Năm sau sư thụ giới Tỳ- 
kheo nơi chùa Hải Hội ở Cơ Long, ngay 
lập tức đến Mỹ Nồng, Cao Hùng cấm túc 
và bế quan trong thời gian 6 năm. Mùa 


xuân năm 1969 sư sang Nhật Bản lầy bằng 
Tiến sĩ tại Đại học Đại Chính (Taishò) ở 
Đông Kinh. Mùa đông năm 1975 đến Hoa 
Kỳ nhận chức Phó Hội trưởng Hội Phật 
Giáo Mỹ Quốc và trụ trì chùa Đại Giác, 
xuất bản quý san »Tạp Chí Thiền«. Năm 
1978, sư trở về Đài Bắc tiếp quản Trung 
Hoa Phật Giáo Văn hóa quán, nhậm chức 
giáo sư Sở nghiên cứu triết học của Đại 
học Trung Quốc Văn Hóa, Sở trưởng sở 
nghiên cứu Phật Học của Viện Trung Hoa 
Học thuật, đồng thời tại Newyork xây 
dựng Trung tâm Thiền. Tác phâm: Thiển 
Môn Ly Châu tập, Thiên Môn Nghệ Ngữ. 


THÁNH PHÀM KHOÀ CỮU %# ⁄, 
L^-) 
Khuôn mẫu thánh phàm, chỉ cho cái thấy 
của người thế tục thường hay phân biệt 
người thánh với kẻ phàm. Nhà thiền cho 
rằng đây là biểu hiện của vọng tâm phân 
biệt. Mật Am ngữ lục ghi: » E- 34. 5# 4 
l£ ‡H lú 2S Z# 4: Z Tl — -EF # Bí : 
f 43**»ù. — T+ÍfE M #ZXiù. 
ñï TẾ th [l]: 0H fịƒ : 4H bộ — -EF # 
#43*iùà. lỆ XÃ: HỈ N 
#5. fll x: ứl l 8 — 
4t Z 3b. l#£: HN 
® ThS. HP zs: Ñ E 
, H!# SN. iš # lš 
. HA 1 E #N.5šH. 
— T8 g đường, nêu công án Hỏa 
thượng Kim Phong dạy chúng rằng: Lão 
tăng 20 năm trước có tâm lão bà, 20 năm 
sau không có tâm lão bà. Khi ấy có vị tăng 
bước ra, hỏi: Thế nào là Hòa thượng 20 
năm trước có tâm lão bà? Phong đáp: Hỏi 
phàm đáp phàm, hỏi thánh đáp thánh. 
Tăng hỏi: Thể nào là 20 năm sau không có 
tâm lão bà? Phong đáp: Hỏi phàm chẳng 









































t 














° 








¬ 









































ù mỳ nà -+-  #‡ 4 
ù# 4t = + ˆ 





ng th ° 
Si V TT 











732 


THÁNH THỌ TỰ %8 # 





đáp phàm, hỏi thánh chẳng đáp thánh. Sư 
nói: Ô Cự (pháp hiệu của Hòa thượng Mật 
Am) nếu có mặt gay lục đó chỉ cười nhạt 
hai tiếng, Ông già ấy bắt chợt đồn ngộ, tự 
nhiên chẳng rơi vào khuôn mẫu thánh 
phàm«. 


THÁNH PHÀM TẬN SÁT # ïL ä* 
#- 

Giết sạch Thánh phảm, ý nói hoàn toàn trừ 
sạch mọi chấp trước trên nghĩa lý đối với 
bậc. Thánh người phàm, cùng với những 
vọng tình đối lập giữa Thánh phàm. Tông 
Môn Võ Khó ghi: »( † #l li ) tỳ 9ù % 
TH TE › Hồ H:‹ PH + # „‹ 
5 Mi ấm Ất. l6 1 H. lễ 2 Fã 
1H. f8 Ø lÍU {L.. — (Hòa thượng Duyệt) 
trụ trì chùa Đâu-suất năm năm, một hôm 
nói kệ rằng: ›Bốn mươi tám năm giết sạch 
thánh phàm, không phải anh hùng, đường 
Long Án trơn‹. Bỗng nhiên thị tịch. 





























THÁNH QUÁ TỰ1# % 

Ở núi Phụng Hoàng, thành phố Hàng 
Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Niên 
hiệu Khai Hoàng thứ 2 (S52) đời Tùy sáng 
lập. Đời Đường Thiền sư Vô Trước Văn Hi 
phục hưng khai pháp, ban đầu gọi »Thánh 
Quả Tự«. Vua Tống Cao Tông đi về 
phương nam từng đổi thành ngự uyên. 
Niên hiệu Gia Tĩnh thứ 35 (1556) đời 
Minh bị lửa thiêu rụi. Năm thứ 37 (1558) 
tăng Chính Nhân xây dựng lại. 


THÁNH QUAN TỰ # #t 3 

Ở thành phố Đài Bắc, tỉnh Đài Loan, 
Trung Quốc, là Thiền tự tông Lâm TẾ. 
Năm 1948 Tương Nhật Thức cải tạo và 
xây dựng lại phòng ốc mà thành gọi là 
»Thánh Quan Phật Đường«. Năm 1968 dỡ 


bỏ rồi xây dựng lại, đổi tên là »Thánh 
Quan Tự«. Thiền sư Thịnh Vân là khai sơn 
trụ trì. 


THÁNH SƯ TỬ # #¡ Ý 

Tên hiệu của Phật. Chân minh tụng trong 
PKNL q. 18 ghi: »$š + HH Đủ †H [| 27 
ft ñ ”E lý 1Í. HH ñ lẩu jÍM.V & 
jã Hh fllÀ ƒ- H[.. — Bậc Pháp vương xuất 
hiện ở thế gian, phương tiện nói không để 
phá trừ chấp có (hữu). Người chấp có ắt sẽ 
trở về Không, ấy là Thánh sư tử rồng.« 
























































THÁNH THAI # /#$ 

Thuật ngữ của Đạo giáo. Thiền tông mượn 
dùng để chỉ cho Tự tính. Tiết Bát-nhã Hòa 
thượng thị chúng trong Thiển Quan Sách 
Tiến ghi: » 3 #I ïlR. f# #1 — ĐỊ šš 
W%. ẨM 7K3Z #R F: f ® % Hñ- 
fữ iÊ 2 ft. 2 HỊ HH 2# ‡X 3 “ 
#L. 3 JW BÍ E.— Phải ấi tham vấn 
các bậc Thiện tri thức để được biết chỗ 
cạn sâu, rồi sau đến bên bờ suối, dưới 
rừng cây bảo dưỡng Thánh thai, đợi khi 
nào Long thiên mời ra, mới nên đi xiển 
dương chính pháp, độ khắp quân sinh«. 




















THÁNH THỌ TỰ # $ 

1. Ở khe núi Linh Không cách trung tâm 
huyện Tâm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung 
Quốc 18km về phía tây bắc. Niên hiệu Càn 
Phù thứ 6 (879) đời Đường, Lý Khản con 
thứ 4 của vua Ý Tông vì tránh nạn Hoàng 
Sào khởi nghĩa mà đến nơi này. Niên hiệu 
Cảnh Phúc thứ 2 (§93) cất chùa ân cư và 
cạo tóc làm tăng. Thụy hiệu »Tiên Sư Bồ 
tát«, nhân đây đặt tên chùa là »Tiên Sư 
Thiền viện«. Niên hiệu Đoan Củng thứ 2 
(989) đời Tống trùng tu, đối tên là »Thánh 
Thọ Tự«. Chùa ở dưới mỏm núi, nhân địa 


733 


THÁNH THỦY TỰ # 7+ # 





thế mà cất, năm tòa sân sướng có thể thông 
suốt nhau, lại đều có sơn môn tự thành kết 
cấu và cách thức, trung tâm là Đại Phật 
điện viện, hai bên là Tiên Sư Bồ tát viện, 
Tàng kinh viện, Phương trượng viện, 
Thiền đường viện. Trước Đại Phật điện 
viện là Thiên vương điện, hai bên đình 
viện có Phối điện tả hữu và Chung cổ lâu. 
Trong chùa có vài tắm bia cô ghi chép sự 
phát triển biến đổi lịch sử chùa và phong 
cảnh núi sông. 

2. Ở núi Phục Long, huyện Tuy Đức, tỉnh 
Thiểm Tây, Trung Quốc. Niên hiệu Thái 
Định thứ 4 (1327) đời Nguyên, Thiên 
Nham Nguyên Trường vào núi Phục Long 
thấy chùa hoang phế đã lâu bèn muốn xây 
cất lại, dân làng ra sức trợ g1úp chẳng bao 
lâu xây dựng thành chùa lớn. 


THÁNH THỦY TỰ # ® 3 

Ở trong núi Vân Cư, tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc. Khoảng niên hiệu Nguyên 
Hựu (1086-1093) đời Tống, Phật Ấn Liễu 
Nguyên xây cất Vân Cư Am trong núi. Sau 
đó Trung Phong Minh Bản xây cất Thánh 
Thủy Tự ở gần đó. Niên hiệu Hồng Vũ thứ 
24 (1391) đời Minh, hai chùa cùng được 
xây cất lại, Minh Thái Tổ ban cho tắm biển 
»Vân Cư Thánh Thủy Tự«. 


THÁNH TRÌ TỔ # # ‡# 

Đời Minh, thiền tăng Phổ Trì trụ trì chùa 
Thánh Ân núi Đặng Úy ở Tô Châu, được 
người đời gọi là Thánh Trì tổ. X. Phổ Trì. 


THÀNH #\ 
Dẫn dắt, trợ giúp. Chương Long Sách Tự 
Thuận Hóa Đại sư trong CĐTĐL q. 18 ghi: 
































»jll ' Á 2 j# H J# ññ HH 2 ff.. ñj 
H. # ft J#) lặ. fM E1. Hffế. H 


























23 fl.. 1l t 





H. #& RE *# % 























#E. 3E Í f? # IÌ HH. #l lũ 3Š 2 # 
 Jề {b |] #ï. Bị El ẨN c. Hỏi: Người 


học chưa đạt đến cội nguôn, thỉnh Thây 
phương tiện dẫn dắt. Sư bảo: Là cội nguồn 
nào? Tăng thưa: Cội nguồn của con. Sư 
bảo: Nếu là cội nguồn của con thì đâu cần 
phương tiện? Tăng lễ lạy rồi lui. Thị giả 
hỏi: Phải chăng vừa rồi Hòa thượng đã 
dẫn dắt y? Sư bảo: Không. Thị giả hỏi 
tiệp:Phải chăng Hòa thượng không dẫn 
dắt y? Sư đáp: Không.« 


THÀNH BIỆN 3 #‡ 
Thành công. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng 











ghi: »Š# Rl| Z\ % , jRÈjMl. HỊ 2Ì 
J3. Xš ïš Xf '.. - Nêu công án này 


ra, bất cứ việc gì cũng thành công còn 
chạy tìm bên ngoài là kẻ độn, kẻ ngu!« 


THÀNH ĐẲNG MINH LƯỢNG 33 
& 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Lâm Tế, đời thứ 34, nối pháp Thiền sư 
Nguyên Thiều Siêu Bạch, chưa rõ quê 
quán và hành trạng của sư... Có thê sư thọ 
giáo quy y với Hòa thượng Minh Vật Nhất 
Tri ở chùa Kim Cang (Bình Thảo-Đồng 
Nai), và sau đó thiền sư đến trụ trì chùa 
Đại Giác ở Đại Phố Đồng Nai (củ lao Phó, 
xã Hiệp Hòa, tỉnh Biên Hòa) sau này. 
Theo: LSPGĐTcủa Nguyễn Hiền Đức. 


THÀNH HIỆN 3 

Đầy đủ sẵn sàng, hàm ý vốn tôn tại, luôn 
luôn tồn tại, hiện tại cũng xem đến được, 
phần lớn chỉ cho Phật tính, thiền pháp. Tiết 
Luy Phong Sung Áo Thiền sư trong 
NĐHN q. 8 ghi: »ÀA ÀÄ H #. ÀA À 


Đ.V #t W đủ tí ÍÉ?  T, — Sư 











734 


THẢO ĐƯỜNG '*# % (?-?) 





thượng đường nói: Ai nấy đêu đây đủ, mọi 
người đêu săn sàng, đâu trách được sơn 
tăng? Trân trọng!« 


THÀNH TRÌ 3%, ‡# 


Giúp đỡ, thành lập, thành công. Tiết Giang 
Tây Mã Tổ trong TĐT q. 14 ghi: »# Đf JI| 
= BE s #t Bị ñT /ủ T' #d Ñj 4H HH 
, 8# ®#. kKÃÀA 24h 
đất V /E Đh — Bử BM ĐE S: E ° 
ll : /EẩN đ 4 BE l ‡ ñ HH % ‹ 
2® ƒR Hị fl fll . Tử 4: 3 HH HH Ä v Hà 
1Ÿ 4 ÄÀ ‹ - Có Hoàng tam lang ở Tây 
Xuyên bảo 2 đứa trẻ theo Mã Tổ xuất gia. 
Một năm nọ, 2 vị tăng ấy trở về nhà, họ 
Hoàng vừa trông thấy liên lễ bái như Phật 
sống, bảo rằng: Người xưa nói: Sinh ta ra 
là cha mẹ, làm thành ta là bạn bè. Hai vị 
tăng này chính là bạn bè của ta, giúp đỡ 
cho ta«. 


















































KHIẾN 





4 
































THAO QUANG DƯỠNG HỐI 3# #, 
 !ỹ 

Còn gọi: Hói tích thao danh, Ấn tích mai 
danh. Ân mình, giấu tên. Có tài trí, đạo 
đức mà giữ kín đáo không cho người ta 
biết đến mình. Truyện Thiền sư Cảnh 
Nguyên trong Ván Cư Sơn Cñí (134, hạ) 
ghi: »l ZE ÍE . bị F1] ð† &, §ñ X% 
?? H , 4 3 b }#. — Theo đại chúng 
sinh hoạt, đóng cửa nghiên cứu kinh điển, 
mặc dù có tải trí đạo đức song Sư giữ kín, 
không muốn mọi người biết đến mình«. 




















Ouy Sơn Cảnh Sách của Thiền sư Linh 
Hựu ghi: »‡ff 8É 3# 4b f fl. HỰ DÚỀ Ÿf 
#4. #l 3# Xổ MỊ. Hỗ ñã 1L: ẤP ø Lại nên 
rửa lòng nuôi đức, ấn mình giấu tên, tịnh 
dưỡng tỉnh thân, nhiễu phiên sẽ dứf«. 






































THÁO LƯỢC ‡# s$. 
Hành động ứng cơ tiếp vật, vận dụng cơ 
duyên. Tiết Thị Dục Tạng Chủ trong 
































DTNL q. 3 ghi: »ƒ 2ï #8 ìš fñi ‡# Mã , 
T Hẳ nH D nã 1H IH f lM| f ẤN 5X Tí 
2. ÄW ÉÚR§ # 3 2 ñn Ít He — Nếu 
































ngươi có hành động ứng cơ tiếp vật, bảo 
đảm chư Phật chư Tô nộp tiên cho ngươi 
và xin ngươi tha mạng không lý do«. 


THÁO LÝ ‡‡ # 

Hành vi, phâm hạnh. Tiết Tục Nghệ Ngôn 
trong NHQL q. 3 ghi: »f? 5š #f Ñ. 
ft: f§ lễ Z ñ. Í7 f#: #4 X<Z Í. #⁄l 
ñB 4 ZXÏT F. H H hHÌ, 4+ H ## 
li — Có một bọn tu thiên, lời nói ở trên 
mây xanh còn việc làm thì ở dưới đất, lại 
bảo rằng trong tông môn của ta chỉ trọng 
kiến giải chứ chẳng trọng hành vi«. 









































THÁO VI ‡# É, 

Cử chỉ, hành vi. Tiết Huệ Khả Thiển sư 
trong TĐT q. 2 ghi: »- }H ñRÑ ®. ## Hà 
Bê li , — Nhị Tổ là bậc học rộng, hành vi 
CƯƠơng quyẾk«. 





THẢO ĐƯỜNG # # 
Thiền tăng đời Lý, Tổ khai sáng dòng 
Thiền Thảo Đường ở Việt Nam. Sư vốn là 
người Trung Hoa, là đệ tử của Thiền sư 
Trọng Hiển ở Tuyết Đậu, nhằm đời pháp 
thứ 3 phái Vân Môn. Không rõ lý do gì, sư 
sang ở Chiêm Thành. Năm Kỷ Dậu (1069), 
vua Lý Thánh Tông đem binh sang đánh 
Chiêm Thành, bắt được Chế Củ là vua 
nước ấy cùng một số tù binh. Về triều, vua 
ban cho bá quan những tù binh để làm nô 
bộc. Sư cũng nằm trong số tù binh ấy, và 
chính sư lại rơi vào thân phận nô bộc cho 
một vị Tăng lục. Một hôm vị Tăng lục đi 


@-?) 


735 


THẢO ĐƯỜNG TỰ # ?# # 





khỏi, sư thấy bản ngữ lục để trên bàn có 
mây chỗ sai, bèn tự ý sửa chữa lại. VỊ tăng 
lục đi về xem thấy thế ngạc nhiên hỏi ra 
mới biết sư sửa. Ông đem việc ấy tâu lên 
vua Lý Thánh Tông. Vua đòi sư vào triều, 
đem kinh luận và thiền hỏi sư. Sư ứng đối 
rất lanh lẹ và xác đáng. Vua rất kính phục, 
truy nguyên ra mới biết tông tích của sư. 
Từ đó, vua Thánh Tông thường thưa hỏi 
Phật pháp nơi sư và phong chức Quốc sư, 
mời ở chùa Khai Quốc trong thành Thăng 
Long. Đồ chúng nghe tiếng tìm đến tham 
vấn rất đông. Do đây biến thành phái thiền 
thứ 3 ở Việt Nam. Đến 50 tuổi, sư có chút 
bệnh ngồi kiết già thị tịch. Phái thiền của 
sư truyền xuống được 5 đời, song ít thấy 
ghi chép lịch sử đầy đủ. Theo: THiển sư 
Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


THẢO ĐƯỜNG TỰ # # ‡ 

Chùa ở làng Thảo Đường, thị trấn Tần, 
huyện Hộ, tỉnh Thiêm Tây, Trung Quốc, 
nằm cách trung tâm thị trấn 15km về phía 
nam. Vốn là nền cũ »Tiêu Dao Viên« của 
nhà Hậu Tần vào thời Nam Bắc Triều, là 
chỗ dịch kinh của cao tăng Cưu-ma-la- 
thập, nước Quy Tư, Tây Vức. Đời Đường 
xây dựng thành chùa Thê Thiền, về sau đôi 
tên là chùa Thảo Đường, Thiền sư Tông 
Mật từng ở chùa này. Các điện đường phần 
lớn bị hư hỏng, chỉ còn đại điện và lang vũ 
(nhà nhỏ ở hai bên) được xây dựng trong 
đời Dân Quốc là tồn: tại đến nay. Góc tây 
bắc chùa có 1 cái giếng xưa tương truyền 
thuở xưa trong giếng có cái nón bằng 
sương mù (Yên vụ) hiện ra. »Thảo Đường 
Yên Vụ« là I trong 8 cảnh ở Quan Trung. 


THẢO LÝ HÁN # # 
Người lạc lỗi vì cỏ rậm. Thiền tông dùng 


từ này để chỉ cho đồ cô chấp. Phần Giáp 
chú của tắc 36, Bích Nham lục q. 4 (Đại 
48, 174 trung) ghi: » HỊ #§ lí. HW íW 
#2. 3#. — Không được quanh 
C0, hắt bại không ít, đỗ cô chấp!« 








THẢO Y MỘC THỰC # #& + 

Kết cỏ lá làm áo, hái trái rừng làm thức ăn, 
chỉ cho sinh hoạt thô sơ của tăng nhân ở ân 
trong rừng núi sâu kín. Đoạn TẾ Tâm Yếu 
ghi: »#J 1? ‡# †f. lF % 4 Ñ ‹ - Cẩn 
cù tu hành, kết cỏ lá làm áo, hái trái rừng 
làm thức ăn.« 





THẢO YỂN PHONG HÀNH # j£ 
JÁ ÍT 

Gió thối cỏ rạp, chỉ cho hành vi hoặc sự 
kiện tiến hành thuận lợi, phát triển tự 
nhiên. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng ghi: 
»ịh #6 1 2 |HỊ Hh #ÿ. ( F 1U tr fl 
]Ñ Íf.. - Lúc giơ lên thì trời xoay đất 
chuyển; khi buông xuống thì mọi việc phát 
triển tự nhiên«. 





THÁP BÀ 34 # 

Phạn: Sfũpa. Cây tháp. Ngôi tháp. Tiết 
Phật Nhật Phố Chiếu Huệ Biện Thiền sư 
Tháp Minh (Hữu Tự) trong PKNL q. 20 
ghi: »{ữ 3 lä 34 1d ấ⁄. 3š — Fí ÙH 
ÑR jủ s — Côn tạo dựng một ngôi tháp bảy 
từng, cao hơn 72 mé£«. 


THÁP CHỦ 3 ‡ 

VỊ tăng phụ trách việc quản lý, giữ gìn 
ngôi tháp. Lâm Tế ngữ lục ghi: »Ñ #| 3# 
RE lš ðÄẢ. lÄ + x: R Z2 l f2 
J3}H. HD =: ft .HÍR ®i1ỗ.‹ lã + 
+3: fñÈ*H HE Z. &: Í[F JŠ 3% 24? - 
Sư đến ngôi tháp của Tổ Đạt-ma, Tháp chủ 
hỏi: Trưởng lão lễ Phật trước hay lễ Tổ 











736 


THẮC SÁT z‡ šJ| 





trước? Sư đáp: Phật Tổ đêu chẳng lễ Tháp 
chủ nói: Phật Tó cùng với Trưởng Lão có 
thù oẳn gì?« 


THÁP ĐẦU 3š õñ 

Ngôi tháp, cây tháp. Chữ »đầu« (5l) đứng 
sau có ý biểu thị phương hướng nơi chốn. 
Tiết Động Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 6 
ghi: »ïl{ tị lñ] ft E1: {E # jš 2£? 3] 
El: = JH l Ở1 ®. - Động Sơn hỏi 
tăng rằng: Ngươi từ đâu đến? Tăng đáp: 
Từ ngôi tháp của Tam Tổ đến«. 

Lâm Tế ngữ lục ghi: »Ñ #l 3# J§ # H1. 
lị E2: R26} 26MM: - 
Sư đến ngôi tháp của Tổ Đạt-ma, Tháp chủ 
hỏi: Trưởng lão lễ Phật trước hay lễ Tổ 
lrước«. 





THÁP VIỆN TỰ 3# # $ 

Ở phía nam chùa Hiển Thông, thị trần Đài 
Hoài, Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây, Trung 
Quốc, là một trong năm đại thiền tự của 
Ngũ Đài Sơn. Nguyên là tháp viện của 
chùa Hiển Thông, thời Minh Tống trùng tu 
thấp xá-lợi, mới lập riêng thành chùa, gọi 
là »Tháp Viện Tự«. Phía trước là Đại hùng 
bảo điện, phía sau là Tàng kinh các, Xá-lợi 
tháp ở giữa, xung quanh là hành lang, phía 
đông là Thiền viện, bố cục hoàn chỉnh. Các 
tượng đắp trong mỗi điện được giữ gìn 
hoàn hảo, trong Tàng kinh các có Chuyển 
Luân Tạng 12 tầng làm bằng gỗ, mỗi tầng 
chứa đầy tạng kinh cung cấp cho tăng 
chúng đọc tụng, tín đồ lễ bái. Trong chùa 
có Bạch tháp cao lớn khiến người chú ý 
được xem là tiêu chí của Ngũ Đài Sơn. 


THÁP VIỆN TỰ XÁ LỢI THÁP 3 
% ‡ 4 #l 
Ở phía nam chùa Hiển Thông, thị trấn Thai 


Hoài, huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, Trung 
Quốc, nguyên là tháp viện của chùa Hiển 
Thông, niên hiệu Vạn Lịch thứ 10 (1582) 
đời Minh sau khi xây tháp xá-lợi này, mới 
lập riêng thành chùa gọi là »Tháp Viện 
Tự«, là một trong năm đại thiền tự của Ngũ 
Đài Sơn. Bố cục của chùa lấy tháp làm 
chủ, tháp xá-lợi nằm ở trung tâm chùa, 
xung quanh có lang vũ bao quanh, phía 
đông có Thiền viện. Tháp theo kiểu Lạt-ma 
hình chiếc bát úp, nền tòa mặt bằng hình 
vuông, phía dưới là tòa Tu-di cao lớn, ở 
giữa là thân tháp hình chiếc bát úp xây 
gạch sơn màu trắng, nên còn gọi »Ngũ Đài 
Sơn Đại Bạch Tháp«. Hoa cái, ngưỡng 
nguyệt, bảo châu của sát đỉnh đều làm 
bằng đồng pha vàng, ánh vàng rực rỡ. 
Chung quanh eo tháp và tướng luân có treo 
252 chiếc chuông nhỏ, khi gió núi thôi qua 
tiếng chuông kêu định đang, rất có phong 
vị một chùa cô. Tháp cao lớn tráng lệ, 
hùng vĩ nghiêm túc, thân tháp trăng tỉnh 
nôi bật giữa điện vũ tường đỏ, cây xanh 
núi biếc, càng cảm thấy vô cùng trong 
sáng, được mọi người xem như là tiêu chí 
của Ngũ Đài Sơn. Tháp này đã có đặc 
trưng to lớn của tháp Lạt-ma thời kỳ đầu, 
lại có phong cách tú lệ của tháp Lạt-ma 
thời kỳ cuối, hiển bày đầy đủ tính chất quá 
độ, nó chiếm một địa vị trọng yếu trong 
lịch sử kiến trúc. Nền tòa tháp này xung 
quanh có hành lang gấp khúc rộng lớn, trên 
có nhiều ống sắt tròn viết sáu chữ chân 
ngôn kinh chú, để cho tín đồ khi đi hành 
hương nhiều tháp sờ mó, thay vì tụng niệm 
kinh văn. Đây là điểm khác biệt với tháp 
Lạt-ma cỡ lớn ở khu vực Trung Nguyên. 


THẮC SÁT 3, #l 
Còn gọi: 7đ; sát. Phó từ, tương đương với 


737 


THĂNG TÒA j# 





rất, thực tại, quá phần. Tổng Môn Võ Khô 
ghỉ: »iĩí Ä zX ÄIJ Éí 8l. fẩ 4  Ã 
B Bá {1 ‹ HỘ 2 ĐI ME. §l ^ Đi Íš 
ÙE.. — Người xưa rất dứt khoát, còn ngươi 
chẳng chịu thực hành một cách dứt khoát. 
Chỉ vì quả rõ ràng nên người ta hay trì 
hoãn«. 


















































THĂNG TÒA # # 

Còn gọi: Thăng đường, Thượng đường. 
Thiền sư vào pháp đường, lên ngồi pháp 
tòa thuyết pháp cho đại chúng nghe. Minh 
Giác ngữ lục q. 1 ghi: »Ñl #l| 3 lã.. 
ñN BE JE. THỊ |8]: šã JjMỊ 5 lệ d 34. 
lế HH Hí ?® 1l Jj. ñỊỊ f[ lb 4 §J) tŸ. 
lll z4: 3i JÑ fŸ W : — Sư đến Linh Ấn, 
đại chúng thỉnh sư thăng tòa. Tăng hỏi: 
Rời xa trượng thất Thúy Phong, đi đến đạo 
tràng Tuyết Đậu, thế nào là Đáng Bắt 
Động? Sư nói: Xem gió mà điều khiển 
buôm«. 

Thiên Đâu Suất Huệ Chiếu Thiền sư trong 
NĐHN q. 18 ghi: 

#u: 5£ đổ #t {% fli 
1H 3) ñã 2 R lš 

TH M% 

#l BÙ ñT Z NE Ấ 

»Đâu suất đô vô kỹ lưỡng, 

Dã hiệu chư phương bảng dạng 
Ngũ nhật nhất độ thăng đường 
Khởi động hứa đa long tượng«. 
»ĐÐâu Suất không có thủ đoạn 
Noi theo cách thức các phương 
Năm hôm một bận thăng đường 





















































Long tượng nồi lên cũng bộn«. 


THẮNG HỌC ÿ# # (1326-1406) 

Thiền tăng đời Minh, họ Trần, tự Vô 
Niệm, người xứ Tùy Châu (nay thuộc tỉnh 
Hồ Bắc) Trung Quốc. Năm 9 tuổi sư lễ 


ngài Vô Cực ở chùa Bảo Lâm xin làm 
điệu, sau đó đến Kinh Châu (nay là huyện 
Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc) tham học với 
Hòa thượng Vô Văn, chợt phát đại nghi, 
ngày đêm đề khởi tham cứu. Năm 22 tuổi 
sư đến Tuyên Châu (nay là Tuyên Thành 
tỉnh An Huy) đăng đàn thụ giới. Sư còn lên 
Tung Sơn tham vấn một hôm bỗng nhiên 
có tỉnh, viết kệ như sau: 

»ĐÐộng Sơn sương mù lắt phất bay 

Tựa lan, trông tạnh suốt cả ngày 

Đêm về chợt thấy vâng trăng tỏ 

Mặt gương muôn tượng thảy hiện bày«. 

Sư đến Tô Châu tham vấn Thiền sư Thời 
Úy, cơ ngữ khế hợp nhau. Ngài đích thân 
viết pháp ngữ, trao Tăng-già-lê, dùng kệ ấn 
chứng cho sư. Sư trở về chùa Bảo Lâm, 
đạo phong rực sáng, tăng tục đều kính mộ. 
Khoảng niên hiệu Hồng Võ (1368-1398) 
sư được triệu vào kinh, ứng phó tuyên 
dương tông chỉ, Vua đích thân làm thơ văn 
ban tặng sư. Thụy hiệu: Thanh Phúc 
Quảng Huệ Thiền sư. 


THẮNG NGHIỆP TỰ # # 3 
X. Chúc Thánh tự 


THẰNG SÀNG #8 # 

Giường dây. Một loại giường bề mặt được 
đan bằng dây, thiền sư thường dùng để 
ngồi. Tiết Ngũ Thế Hòa thượng trong TĐT 




































































q. l5 ghi: »H 7ú #1 †' = fE ‡t. 4 
3k:v È 8 #ñ“Œ. ðm ^# ÑÑ ĐK. Ä 
f 2K. lá 5 HỊ Đã H . Dn Hộ Ƒ] 
%È. . Hl IE 4* # 3# X4 3. — XI HE 
[H] ff f lB| đj › — Đến niên hiệu Nguyên 


























Hòa thứ 13 (618) sư hóa duyên đã xong, 
tắm gội đốt hương, ngôi ngay ngắn trên 
giường dây, cho triệu tập chư tăng để ân 
cân dặn dò nhắn nhủ, giảng giải khuyên 


738 


THÂN SƠ ÿï ñ 





bảo môn đô.... Sư ngôi kiết già chấp tay, 
phóng hào quang, trong khoảng sát-na liền 
viên tịch«. 

Tiết Huyền Sa Sư Bị trong NĐHN q. 7 ghi: 
»f# — Ấ 44 ẤÑ Jš HH lì. ẨR f? ẤH ñ V 
l] # fl lá 4 5) T. šh H H # Hế 
MỈ. — Có một bọn Hòa thượng ngồi 
giường dáy xưng là Thiện trì thức, khi bị 
người khác hỏi liền động thân múa tay, le 
lưỡi trừng mắt«. 










































































THẶNG NGỮ #l ‡# 

Lời nói đã có trong tâm nhưng chưa nói ra. 
Đối với Thiền tông, có thặng ngữ cũng là 
đã chấp trước vào lời nói, nghĩa lý rồi. Tiết 
Pháp Hoa Toàn Cử Thiền sư hệ NDHN 
q. 12 ghi: »Blj 1 W H l šE. 4 B8 LI 
M ÿW #l| ñH s — Mở miệng thì thành tăng 
ngữ, còn chẳng mở miệng thì thành thặng 
ngữ«. 








THẶNG NHÂN #l ^. 
Hiệu của Thiền tăng Hàm Khả sống vào 
đời Thanh. X. Hàm Khả. 


THẶNG PHÁP #\ 3% 

Sự vật hoặc đạo pháp dư thừa, rối răm. 
Tiết Thị Đồng Văn Thừa Thiền Nhân trong 
HSLNMDT q. 1 ghi: »È ‡I †$ thị JM, # , 





























fŸ # Hị IH — #. 3í # #l ki» đề 
#3 BH †.!ùÐb. Â — Đ #. 
F &I ñỦ. — Phật TỔ thương xót An 





người này nên chỉ xuất thế một lần, không 
có một pháp dư thừa nào để cho người, 
chẳng qua là chỉ thăng tâm này, khiến cho 
tắt cả chúng sinh, ngay nơi đó biết trở vê«. 


THÂM SƯ t§ Éƒ (905-965) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Khổng, người 
Hoài Tập, Quảng Đông, Trung Quốc. Sư 


nối pháp thiền sư Văn Yên, thuộc tông Vân 
Môn đời thứ 2, trụ trì Từ Vân Sơn Tự ở 
Liên Châu (tại huyện Liên, Quảng Đông). 


THẬM ĐỂ # j#š. 

Cái gì? Cái chỉ? Bài thơ Ngôn Pháp Hoa 
trong Như Tịnh ngữ lục, q. hạ ghi: 

HRl E E Tu ñX lá 
HI N # #13l # J§ 

Tối ñL BA 3U ï⁄ 2ã #J 

Bi dt 3 0 #t xế 3# 

»Cước hạ trường tha phá mộc lý 
Khẩu nội bắt tri đạo thậm đề? 
Não loạn phong quang một nại hà 
Nam bắc đông tây vô định nghĩa«. 
»Dưới chân lê mãi đôi guốc mẻ, 















































Trong miệng không biết nói cái chỉ? 
Làm mưa làm gió ai cũng ngắn, 
Nam, Bác, Đông, Tây loạn xạ bì!«. 


THÂN ĐÍCH 3#, 4 

Khế hợp, ăn khớp với thiền pháp. Tiết Dục 
Vương Hoài liễn Thiền sư trong NĐHN dq. 
15 ghi: »? & 4 2 3 1l. đã BN ® 
#fv — lRẾ li Ị. 4 # ẨÃ RE. XM lữ 
H#:. iš Bí l Íl : — Nếu là nạp tăng 
biết việc bên trong của mình, vừa nghe nêu 
ra lập tức lãnh hội, chẳng nhận một máy 
trân, siêu thoát tự tại, thật là khế hợp với 
thiên pháp.« 





THÂN SƠ 3# # 
Khế hợp với thiền pháp là thân. Tách rời, 
không khế hợp với thiền pháp là Sơ. Tiết 






















































































Vong tăng cổ túc trong NĐHN q. 6 ghi: 
»# ñ 418v FH: 1 — H H Hh 2 
†] Z # l ìw đồ ÄX . 

3 RR 2+: H , #ÿ ï# Hệ 
3. lỗ ñ lề 3 Hš fñï li. TH 
lãi HR.. ñÑ 3% lf #ï s — Thuở xưa có một 








739 


THÂN TÂM NHẤT NHƯ #  ;b — ï 





vị thiển sư già bảo: Một mảnh đất này giao 
lại cũng mắt ít nhiễu thời gian. Ngay đây 
ta đợi ông ngươi nhận lãnh! Pháp Nhãn 
nói: Hôm nay sơn tăng ngôi chờ ngươi 
nhận lãnh, còn có đạo lÿ hay không? Cải 
nào thán, cái nào sơ? Hãy dứt khoát xem« 


THÂN TÂM NHẤT NHƯ # + — 
dư 

Còn gọi: Sắc tâm bát nhị, Tính tướng bắt 
nhị. Thân chỉ cho sắc thân, thân thể. Tâm 
chỉ cho tâm linh, tinh thần. Tức là nhục thể 
cùng tỉnh thần là một thể không hai, là 2 
mặt của một thể, thân tức là thân của tâm, 
tâm tức là tâm của thân. Ngoại đạo Tiên-nI 
(Pàli: Senika) ở Ấn Độ cổ đại, cho rằng 
thân là vô thường sinh diệt, duy có tâm là 
thường trụ bất biến, đây là đối với thân 
khởi đoạn kiến, đối với tâm khởi thường 
kiến. Bởi thân tâm cùng với thiện ác, khổ 
vui đều có tương quan mật thiết, không có 
pháp nào riêng tự tồn tại, nếu thân vô 
thường sinh diệt thì tâm cũng vậy; nếu tâm 
là thường trụ bắt diệt thì thân cũng vậy; 
cho nên cho Thân tâm nhất như; là thật 
tướng của pháp giới. 


THÂN TÂM THOÁT LẠC #$ »› Øỳ 
# 

Còn gọi: 72oáf lạc thân tâm. Thân tâm 
rỗng rang, thoát khỏi mọi phiền não vọng 
tưởng mà bước vào cảnh giới tự tại chân 
không vô ngã. Thiên Đông Như Tịnh Thiên 
sw Tục ngữ lục q. 8 (Vạn Tục 124, 495 
thượng) ghi: »Ñi  ÀA ?⁄ , f4 ẤN 'ƒ 4# 
lữ 2: % 8 #Kñ #.  ò H #4. H 
# †Ị R {E JR? -— Sư gặp dịp vào tăng 
đường, quở trách các thiển tăng ngủ sục 
rằng: Tham thiên cốt để thân tâm rồng 
rang, tại sao chỉ lo ngủ gục ?« 


















































Hoặc có người nói: Thân tâm thoát lạc là 
môn hướng thượng, Thoát lạc thân tâm là 
môn hướng hạ. 


THÂN THIẾT ‡#, 3 
Khế hợp với thiền pháp. Phần »Tục Nghệ 
Ngôn« trong NHỌL q. 30 ghi: »‡‡ ƒˆ, 
































S42. §#⁄M L— 5#. X 
Tỉ 5. !R ẤK ƒ 1b. — BH l J§ đi 
ØJ. líI ñã f7 tR fR {R ñế 2P đế HÀ ‹ 











— Sau ngài Đầu Tử và Phù Dung, người có 
khả năng làm hưng thạnh tông Tào Động 
là hai vị Thiên Đồng Giác và Chân Hiết 
Liễu. Nhận thức của hai vị rất phù hợp, 
tương ứng với thiên pháp, và có đức hạnh 
cao thượng không hồ với người xưa.« 


THÂN CHIẾU 3} ?# (776-838) 

Thiền tăng đời Đường, họ Trương, người 
Thanh Thành Thục Châu (huyện Quán, Tứ 
Xuyên) Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 
Trí Như ở chùa Thánh Thiện tại Đông Đô, 
thuộc tông Hà Trạch đời thứ 4, trụ trì chùa 
Phụng Quốc ở Đông Đô. Hiệu: Văn Từ 
Thiền Sư. Tác phẩm: Thần Chiếu Đại Sư 
quảng lục. 


THÂN CHIẾU ĐẠI SƯ 3} #& % 
Hiệu của Thiền tăng Pháp Chân sống vào 
đời Đường. X. Pháp Chân. 

THÂN ĐẦU QUỶ DIỆN 3ÿ 5ä #%, # 
Hành vi ngông cuồng, ngôn hạnh kỳ lạ ít 





























thấy. Vô Môn Quan ghi: »iñi M È TH 
M. ®# H H Hã § + A24 Í 8 H I# 
SH 2 2Ú Ẻ ll M3. Ề` đhữg ® 
H. #5 AW. BÉ. KRPIH: 
li 8Ð Z ƒ v.v HN HỂ. Z Hất £ 
‡: ĐR ĐH IHỈ. — Mi ngày, Hòa thượng 


Thụy Nham Ngạn tự goi: Ông chủ! Rồi tự 


740 


THÂN NGHI ‡#‡ÿ ?ï (2-1216) 





đáp: Dạ! Và nói tiếp: Tỉnh tỉnh nghen! Dạ! 
Mai kia mốt nọ chớ bị người gạt! Dạ dạ! 
Vô Môn nói: Ông già Thụy Nham tự mua 
tự bán, có nhiều ngôn hạnh kỳ lạ ít thấy«. 


THẦN HỘI 3} # (686-795) 

Thiền tăng đời Đường, người khai sáng 
tông Hà Trạch, họ Cao, người Tương 
Dương (Tương Phàn, Hồ Bắc) Trung 
Quốc. Thuở nhỏ sư học đạo Nho, về sau để 
tâm đến Phật giáo, trước tiên theo pháp sư 
Hạo Nguyên chùa Quốc Xương xuất gia, 
chăng bao lâu lại theo Thần Tú học tập. 
Sau đến Tào Khê, Thiều Châu (Thiều 
Quan, Quảng Đông) tham kiến Huệ Năng, 
thông qua hỏi đáp, thử nghiệm mới hay 
thầy trò khế hợp. Sau khi Huệ Năng viên 
tịch, sư đến khắp nơi trong Lạc Dương 
xiến dương học thuyết của Huệ Năng. Tại 
chùa Đại Vân sư biện luận với các thiỀn sư 
Bắc tông, chỉ trích Bắc tông »truyền thừa 
là bàng, pháp môn là tiệm«. Do Bắc tông 
thù ghét nên sư bị đuôi ra khỏi kinh thành. 
Trong khi dẹp loạn sứ quân, sư vì triều 
đình mở giới đàn độ tăng, dùng »Hương 
thủy tiền« giúp cho quân phí. Sau khi hòa 
bình, vua Đường Túc Tông triệu sư vảo 
cung, cất thiền viện trong chùa Hà Trạch, 
Lạc Dương, ban hiệu »Hà Trạch Đại sư«. 
Thụy là »Chân Tông Đại Sư«. Đường Đức 
Tông truy lập sư làm Tổ thứ bảy Thiền 
tông. Thần Hội chủ trương »Vô niệm« làm 
tông, »định huệ nhất thể, bình đăng song 
tu«, tuyên truyền thuyết đốn ngộ »đơn đao 
trực nhập, trực liễu kiến tính«. Đệ tử có Vô 
Danh, Pháp Như v.v... Tác phẩm: ;iển 
Tông Ký. Học giả Hồ Thích sưu tập Thần 
Hội ngữ lục 3 quyền. 


THÂN HỘI HÒA THƯỢNG DI 


TẬP 3} # #z i5 tÑ # 

Gọi đủ: Hồ Thích Hiệu Đôn Hoàng Đường 
Tả Bản Thần Hội Hòa thượng Di tập. 
Sách, 4 quyền, do học giả cận đại là Hồ 
Thích biên, được Thư viện Á Đông tại 
Thượng Hải ấn hành vào năm 1930. Hồ 
Thích sưu tập trong văn hiến Đôn Hoàng 
các tư liệu về Thần Hội và thêm phần đối 
chiếu hiệu đính với các sách khác như: 
Cảnh Đức Truyểền Đăng lục, Tổng Cao 
Tăng truyện. Riêng có 4 bài bạt, l thiên 
Thần Hội truyện, phụ lục 1 quyền (tức là 3 
bài Thần Hội ngữ lục trong Cảnh Đức 
Truyền Đăng lục quyên 28). Còn phụ phần 
trình bày và phân tích về tư tưởng, dấu vết 
hoạt động, tác phâm của Thần Hội. 


THÂN LỘC 3} 

1. Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền 
sư Huyền Sa Sư Bị. Khi ra hoằng pháp sư 
trụ viện Vĩnh Hưng tại núi Liên Hoa, Phúc 
Châu, thiền tăng bốn phương tụ về. Mân 
Vương từng mời sư khai đường thuyết 
pháp. 

2. Thiền tăng đời Tống (872-976), người 
xứ Phúc Châu. Sư thờ Thiền sư Thụy 
Nham Sư Ngạn làm thầy, lâu ngày sư xin 
làm thị giả để báo đáp ân đức của Ngài. 
Sau khi thầy tịch, sư khai sơn lập viện 
Thụy Phong ở Ôn Châu (nay thuộc Chiết 
Giang), người học đến nương tựa, đạo đức 
vang xa. 


THÂN NGHI 3} # (?-1216) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 13, nối pháp Thiền sư 
Thường Chiếu. Sư họ Quách, quê ở Ngoại 
Trại (nay thuộc tỉnh Hà Tây), miền Bắc 
Việt Nam. Sau khi Thường Chiếu tịch, sư 
về trụ trì chùa Thắng Quang làng Thị 


741 


THẦN QUANG TỰ *#‡ 3% # 





Trung, Kim Bài. Nơi đây, sư diễn hóa tông 
thừa, đồ chúng theo học rất đông. Đến 
ngày 18 tháng 2 năm Bính Tý, nhằm niên 
hiệu Kiến Gia thứ 6 (1216) đời Lý Huệ 
Tông, sư gọi đệ tử là Án Không đến, lấy 
Chiếu Đối Bản và Nam Tông Tự Pháp Đô 
của Thường Chiếu trao cho rồi dặn: »//iện 
nay loạn lạc, người khéo giữ bản đô này, 
cần thận đừng đề cho binh lửa làm hoại, ắt 
là Tổ phong của ta không mất vậy«. Nói 
xong, sư tịch. Theo: 7ï hiển sư Việt Nam của 
HT. Thanh Từ. 


THẦN QUANG TỰ 3} %. # 

Còn gọi: Chùa Keo. Chùa ở làng Dũng 
Nghĩa, huyện Giao Thủy, tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam. Chùa khởi dựng vào đầu thế kỷ 
XVII, đã qua nhiều lần xây dựng lại, đợt 
trùng tu lớn nhất quyết định hình thức của 
chùa Keo lại ở vào thời kỳ gần một thế kỷ 
sau (năm 1707). Sử chép rằng, đã có một 
ngôi chùa Keo cổ sơ, ra đời từ thời Lý 
Thánh Tông ở ven sông Hồng. Khuôn viên 
chùa rất rộng, diện tích tới 5,7ha, chỗ đặt 
các công trình chính dọc 300m, ngang 
lJ25m. 

Có đến 15 thành phần công năng tạo thành 
quần thể kiến trúc: cột cờ, sân lát đá, tam 
quan ngoài, ao trước chùa, tam quan trong, 
sân đất, chùa Hộ, chùa Phật, sân gạch, tòa 
Giá Roi, tòa Thiêu Hương, tòa Phục Quốc, 
tòa Thượng Điện, gác chuông, nhà Tổ, 
ngoài ra là hai dãy hành lang chạy dài hai 
bên từ chùa Hộ trở vào. Chùa hiện nay còn 
107 gian (gác chuông tính một gian), trước 
đây có 154 gian. Trình độ tô chức không 
gian ở đây »phức tạp một cách trật tự« theo 
kiểu »Tiền Phật hậu Tổ: khu chùa phía 
trước và khu đền thờ Thiền sư Không Lộ 
phía sau tách khỏi nhau. Các đơn thể kiến 


trúc, những thành phần, chỉ tiết và hình 
thức của chúng, cách dùng gỗ lim, nghệ 
thuật điêu khắc, màu sắc... rất độc đáo. 
Đặc biệt gác chuông chùa Keo là một kiệt 
phẩm kiến trúc mỹ thuật vô giá, một công 
trình kết cấu gỗ 3 tầng, cao 12m, vừa gây 
được ấn tượng đồ sộ, vừa có nhịp điệu và 
chỉ tiết hài hòa: trong cái nguy nga vẫn có 
phần đầm ấm, trong cái cốt cách vươn lên 
vẫn có cái phong thái khoan thai trầm lắng 
rất Việt Nam. Theo: VHVNTH 1989-1995, 


THÂN SINH PHỐC, THIỆT SINH 
MAO § 3 # £ 3 £, 

Môi miệng lên meo, cái lưỡi sinh mốc. Từ 
hình dung tình trạng tịnh khâu rất lâu. Tiết 
Khai thị Duy-na trong Dwy T7: ác ngữ lục s 















































3 ghi: »Mf ÿ† H\ JE /E Bế. d6, 

T#m. ñ6. H fã J# †4 đã 
+. 3š I# ®§ 4 lIh hị J4 HỆ Ø4. #h th 
— #J #.hJ. Ã X8 Hùh, R # 2 l 
ñÑi. HH 4 # #§ ®. - Hơn nữa, cẩn 














phải tịnh khẩu rất lâu, một chữ chăng biết 
đến, muôn việc chăng màng đến. Chỉ thế 
ấy mà đun đây tiến tới đi! Một hôm nào đó 
chợt tan đồng rác rưởi, đưa ra một câu 
nửa câu làm kinh động đất trời. Lúc ấy, 
tiếng tăm của ông vang dậy, dù không 
muốn cũng không được«. 


THẦN TÁN z‡ # 

Thiền tăng đời Đường, người Phúc Châu 
Trung Quốc. Ban đầu sư xuất gia học đạo 
tại chùa Đại Trung Phúc Châu, về sau hành 
cước gặp Bách Trượng Hoài Hải khai ngộ. 
Trở về chùa Đại Trung vì Bản sư thuyết 
pháp, Bản sư ngay dưới lời nói của sư liền 
cảm ngộ. Tuổi già trụ Cổ Linh giáo hóa đồ 
chúng. Một hôm, trong tiếng chuông báo 
cạo tóc tắm gội sư an nhiên thị tịch. 


742 


THẬN AM l# ƒš 





THÂN THAM MỘ THỈNH § ## 
s> 
Ÿñ 


Sớm thưa chiều hỏi. Vào lúc sáng sớm 
hoặc khi chạng vạng, chư tăng vào phương 
trượng của Hòa thượng đề tham bái, thỉnh 
ích. Là luật lệ hằng ngày trong tự viện. 
Bích Nham lục q. 1 ghi: »ị ÄÑ fï ã 3 


J1. 
ng s — Người xưa đã sớm thưa chiếu 
hỏï«. 




















THẦN TỊCH THAM KHẤU § # # 
‡ư 

Sớm chiều gõ cửa phương trượng để cầu 
xim chỉ dạy. Tắc 96, Bích Nham lục (Đại 
48, 219 thượng) ghi: »f llj 3# Jj# X4 ñ 
ft Đ‹. 18 Ø 3811. 3 
ðăm “Ð Thị 8Š. 3% [Rj #W llÙ. — Gần đây 
nghe nói Đại sư Đạt-ma ở tại chùa Thiếu 
Lâm, Huệ Khả mới đến đó sớm chiều gõ 
cửa câu xin chỉ dạy. Đạt-ma ngôi ngay 
thẳng, quay mặt vào vách không ngó 
ngàng đến Sư«. 



































THẦN TÚ 3} Š (606-706) 

Thiền tăng đời Đường, người khai sáng 
Thiền Bắc tông, họ Lý, người Úy Thị, Biện 
Châu (Hà Nam) Trung Quốc. Tuổi trẻ. theo 
Nho giáo, sư học rộng hiểu nhiều, về sau 
chuẩn bị xuất gia nghiên cứu Phật điển. 
Tầm sư học đạo, đến chùa Đông Sơn núi 
Song Phong, Kỳ Châu (Kỳ Xuân, Hồ Bắc) 
yết kiến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, làm tạp dịch 
6 năm như bửa củi, gánh nước v.v... Sư rất 
được Hoằng Nhẫn coi trọng, thường nói 
»pháp Đông Sơn đều thuộc về Tú«. Được 
tôn làm Thượng tọa. GIữ chức »GHIáo thọ 
sư«. Sau khi Hoằng Nhẫn viên tịch, sư đến 
chủa Ngọc Tuyền núi Đương Dương 
truyền thọ pháp thiền, đệ tử rất đông. Lúc 
tuổi hơn 90, sư phụng chiếu vào đô, được 


Võ Tắc Thiên, Trung Tông, Dục Tông tôn 
trọng sùng bái, ban hiệu »Tam Đề Quốc 
Sư«. Do ở phương bắc hoằng dương pháp 
thiền nên pháp hệ của sư gọi là Bắc Tông. 
Sau khi mất, thụy là »Đại Thông Thiền 
sư«. Đệ tử chủ yếu có Nghĩa Phúc, Kính 
Hiền, Phổ Tịch, Huệ Minh.v.v... 


THẦN VẤN § 3 
Lời nói đầu miệng. Tiết Kim Sơn Đàm 
Dĩnh Thiền sư trong NĐHN q. 12 ghi: »#ễ 


























ỳ EUJ. TH 4  R. đi R 7E F1]. 
44 1È ì{ Hlủ . — Vừa dính vào lời nói liên 








rơi vào ý nghĩ, thảy là cửa chết đêu không 
phải con đường sông.« 


THẦN YẾN 3} # (?-943) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Lý, người Đại 
Lương (Khai Phong, Hà Nam) Trung 
Quốc. Thuở nhỏ sư học Nho giáo, thông 
minh mẫn tiệp. Năm 16 tuổi sư xuất gia, 
hâm mộ pháp thiền. Sau yết kiến Tuyết 
Phong Nghĩa Tôn, hỏi đáp vừa ý, cơ duyên 
khế hợp, rõ ràng liễu ngộ và được truyền 
tâm ấn. Mân chúa Vương Thâm Tri thường 
hỏi pháp yếu, xây cất chùa Dũng Tuyền ở 
Cô Sơn, thỉnh sư đến ở cử dương tông chỉ. 
Thần Yến ở đây hơn 30 năm đồ chúng tụ 
hội thường hơn ngàn người. Đời Hậu Tắn, 
niên hiệu Thiên Phúc thứ 8§ (943) sư thị 
tịch, thọ hơn 70 tuổi. Vua ban hiệu »Hưng 
Thánh Quốc Sư«. Tác phẩm: Cổ Sơn Tiên 
Hưng Thánh Quốc Sư Hòa thượng Pháp 
Đường Huyền Yếu Quảng tập 1 quyền. 


THẬN AM 1# #% 

Thiền tăng đời Minh, họ Lý, người xứ Hải 
Xương (nay là huyện Hải Ninh, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Thuở bé sư theo Ngọc 
Hành Cơ Công ở chùa Linh Ấn học đạo, 


743 


THẬP ĐẮC ‡2 48 





kinh sách hễ qua mắt là sư đều đọc thuộc. 
Lớn lên sư theo vị Trụ trì chùa Linh Ân là 
Toàn Am Lý Công cạo tóc thụ giới cụ túc, 
và đắc pháp nơi Bích Am Lân Công. 
Khoảng niên hiệu Cảnh Thái (1450-1456), 
sư ra hoằng pháp trụ chùa Hiển Ninh ở 
Hàng Châu. Khoảng niên hiệu Thiên 
Thuận, sư trụ trì chùa Linh Ấn, chấn chỉnh 
quy củ thiền môn, loại bỏ những điều hư tệ 
lập ra quy chế mới, bồi dưỡng kẻ hậu học 
nên người học đạo đều tôn trọng sư. Sư 
mất vào năm 73 tuôi. 


THẬP ĐẮC 3# /‡ 

Thiền tăng đời Đường, tên họ quê quán 
không rõ. Thiền sư Phong Can đang đi trên 
đường nơi Xích Thành chợt nghe tiếng trẻ 
con khóc; bởi là con hoang không nhà cửa, 
Phong Can bồng về chùa Quốc Thanh nhờ 
chư tăng nuôi dưỡng nên có tên là »Thập 
Đắc«. Khi lớn lên sư được giao việc lo 
nhang đèn nơi Thực đường. Một hôm sư 
leo lên bàn ngồi ăn cùng các tượng Phật, 
kêu Kiều Trần Như là Tiểu quả Thanh văn, 
cười đùa không xem al ra gì; chư tăng đánh 
đuổi sư; bãi chức rồi sai làm việc dưới nhà 
trù. Bình sinh bộ dạng điên khùng làm bạn 
với Hàn Sơn, hay ngâm vịnh xướng họa 
với nhau, thi phong rất tự nhiên thanh 
thoát. Sau đó sư cùng Hàn Sơn đi ra khỏi 
chùa không ai biết dấu tích. Người đời sau 
sưu tập thơ của sư và gởi vào cuốn »Hàn 
Sơn Tử Thị tập«. 


THẬP HUYỀN ĐÀM + + # 

Thi ca, I quyển, do Thiền sư Đồng An 
Thường Sát soạn vào đời Đường, được xếp 
vào »Cảnh Đức Truyền Đăng lục« quyên 
29, »Liên Đăng Hội Yếu« quyên 30. Nội 
dung chia ra 10 huyền: Tâm ấn, Tổ ý, 


Huyền cơ, Trần dị, Phật giáo, Hoàn hương 
khúc, Phá hoàn hương khúc, Tứ cơ, 
Chuyên vị, Chính vị tiền. Mỗi huyền được 
làm bằng bài tụng thất ngôn. Năm bài đầu 
tự thuật yếu chỉ tông môn, năm bài sau chỉ 
ra con đường đi thực tiễn cho người học. 
Do nơi khắc bản sai khác nên tên gọi l0 
huyền có chỗ bất đồng. 


THẬP MỤC NGƯU ĐỔ LUẬN 
GIẢI † # 2 Bị z2 8# 

Luận, l quyền do Quảng Trĩ, Thiền sư Việt 
Nam soạn vào đời Lê Dụ Tông (1719). 
Trong Tục Tạng hiện có hai loại tranh chăn 
trâu. Một là tranh Đại thừa, hai là tranh 
Thiền tông. Phổ Minh Thiền sư và Cự 
Triệt Thiền sư, mỗi vị lại làm mười bài thi 
tụng cho mười bức tranh này. Ngài Pháp 
Thông Quảng Trí đã luận giải mười bài thì 
tụng của Phố Minh Thiền sư, lời văn rất 
sáng sủa, ý nghĩa rất uyên bác, chú trọng 
thức tỉnh lòng người học tu đúng chính 
pháp. Trước khi vào chính luận, ngài có 
viết một đoạn luận về chưa chăn, toàn đề 
cập đến những hạng trong giới xuất gia mà 
không nói gì đến hạng tại gia, quả đây là 
lời nhắc nhở sâu xa của ngài đối với kẻ tu 
hành. Dưới đây là nội dung 10 bức tranh 
chăn trâu kèm theo 10 bức tranh khổ lạc 
nhân duyên: 

1. VỊ mục (chưa chăn) + Khoan hoài du 
ngoạn âm tửu. 

2. Sơ điều (mới dắt) + Sơ tĩnh lự. 

3. Thọ chế (chịu phép) + Tĩnh lự. 

4. Hồi đầu (quay đầu) + Tĩnh lự. 

5. Thuần phục (ngoan ngoãn)+ Khinh an. 
6. Vô ngại (Không ngại) + Hòa quang 
đồng trần. 

7. Nhậm vận (Theo cuộc) + Tuyền thạch tự 
ngu. 


744 


THẬP PHƯƠNG PHẬT THÁP -E 2 ‡# 14 





§. Tương vong (Quên nhau) + Đại thê đại 
yết. 

9. Độc chiếu (Riêng chiếu) + Giác thiên 
hoảng lộ. 

10. Song dẫn (Cả 2 đều vắng bặt) + Nan 
danh nan trạng (Khó gọi tên, khó miêu tả). 
Đây là quyền sách được viết ra do I thiền 
sư thạch trụ và theo lời yêu cầu của vua Lê 
Dụ Tông nên là I tư liệu Thiền tông quý 
giá của dân tộc Việt Nam. 


THẬP NGƯU ĐỒ TỤNG + # Rl Z8 
Gọi đủ: 7zụ Đảnh Cháu Lương Sơn Quách 
Am Hòa thượng Thập Ngưu Đồ Tụng Tỉnh 
Tựa tập tranh, Ì quyền, do Quách Am Sư 
Viễn vẽ vào đời Tống, có thuyết nói do 
Thiền sư Thanh Cư vẽ, được xếp vào Tực 
Tạng kinh tập 113, trang 917. Thập ngưu 
đồ (10 bức tranh chăn trâu) theo thứ tự là: 
1. Tìm trâu. 

2. Thấy dấu. 

3. Thấy trâu. 

4. Được trâu. 

5. Chăn trâu. 

6. Cưỡi trâu về nhà. 

7. Quên trâu còn người. 

§. Người trâu đều quên. 

9. Trở về nguồn cội. 

10. Vào chợ duỗi tay. 

Mười bức tranh này lấy việc chăn trâu làm 
để tài chính và dưới mỗi bức đều có phụ 
phần tự tự cùng kệ tụng để giải thích 
phương pháp và thứ lớp của việc tu thiền. 
Thập Ngưu Đồ được in chung với Tín Tâm 
Minh, Chứng Đạo Ca, Tọa Thiền Nghỉ 
thành I quyển sách mang tên »Tứ Bộ 
Lục«. 


THẬP NHỊ THỜI + ~ t‡ 
1. Mười hai giờ trong trọn ngày đêm. Đây 


là cách tính giờ của người Trung Quốc thời 
xưa, đem trọn một ngày đêm chia làm 12 
giờ như: Tý, Sửu, Dần, Mão v. v... Mỗi 
giờ bằng 120 phút của giờ hiện nay. Tiết 
Triệu Châu Tùng Thâm Thiền sư trong 
NĐNN q. 4 ghi: »Ïñ]: -]-: — Hỹ TH #1 fm[ 
Hè? ñữÚ H: 3x Ƒ — H RE đế, 
# Tlt ft ƒÿ |: — lƒ.. — Có người hỏi: 
Trọn ngày đêm dụng công ra sao? Sự đáp: 
Ngươi bị trọn ngày đêm sai khiến, còn Lão 
tăng đây sai khiến được trọn ngày đêm.« 























2. Tên gọi một loại ca khúc của thế gian. 
Cứ mỗi ca khúc được chia làm 12 bài ca 
nhỏ (đoạn), mỗi đoạn được phân biệt bằng 
cách lấy tên của 12 giờ đặt cho, như: Dạ 
bán tý (Tý. Nửa đêm), Kê minh sửu (Sửu. 
Gà gáy), Bình đán dần (Dần. Tờ mờ sáng) 
Nhật xuất mão (Mão. Mặt trời lên) v. v... 
Loại thể tài ca khúc này thường được giới 
tăng sĩ sử dụng như: Thập nhị thời ca của 
Hòa thượng Bảo Chí trong Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục quyền 29. 


THẬP PHƯƠNG PHẬT THÁP + 3 
# 3+ 

Còn gọi: Chư Phật Tháp, Thất Phật Tháp. 
Nằm trong khuôn viên chùa Ngũ Tổ, cách 
trung tâm huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, 
Trung Quốc 12km về phía đông, được xây 
vào niên hiệu Tuyên Hòa thứ 3 (1121) đời 
Tống. Tháp xây bằng sa thạch màu xanh, 7 
tầng, hình bát giác, cao 6,36m. Chính diện 
tầng thứ nhất xây một Phật khám, trên đỉnh 
Phật khám khắc hai chữ »Thập phương«, 
nên gọi là »Thập Phương Phật Tháp«. 
Dưới đáy Phật khám khắc một chữ »Phật« 
lớn. Ngoài ra bảy mặt có khắc danh hiệu 
bảy vị Phật, đó là Nam Mô Đa Bảo Như 
Lai, Bảo Thánh Như Lai, Diệu Thanh Sắc 
Như Lai, Quảng Bác Thanh Như Lai, Ly 


745 


THẬP PHƯƠNG PHỔ GIÁC TỰ -L 2 ‡‡ # 3? 





Bồ Úy Như Lai, Cam Lộ Vương Như Lai, 
A-diđà Như Lai, nên còn gọi là »Thất 
Phật Tháp«, »Chư Phật Tháp«. Tầng 2, 3, 
4 mặt nam có mở ra Phật khám, trong 
khám tượng Phật tạo dáng nghiêm cần, 
hình tướng khôi ngô, sinh động rất giống, 
phong cách thanh tú, là tác phâm thượng 
thừa trong các tượng Phật Bồ Tát điêu 
khắc đá vào đời Tống. 


THẬP PHƯƠNG PHỔ GIÁC TỰ + 
2 # #‡ 

Ở sườn nam núi Thọ An, thuộc Bắc bộ Tây 
Sơn, khu Hải Điện, thành phố Bắc Kinh, 
Trung Quốc. Chùa được xây dựng vào 
khoảng niên hiệu Trinh Quán (627-649) 
đời Đường, ban đầu gọi là »Đâu Suất Tự«. 
Niên hiệu Diên Hựu thứ 7 (1320) đời 
Nguyên mở rộng xây dựng, sử dụng lao 
động hơn vạn người, hao mất 500 vạn 
lượng bạc, niên hiệu Chí Thuận thứ 2 
(1331) hoàn thành, đổi tên là »Chiêu Hiếu 
Tực, »Hồng Khánh Tự«. Khoảng niên hiệu 
Tuyên Đức, Chính Thống (1426-1449) đời 
Minh xây cất lại nữa, đổi tên là »Thọ An 
Sơn Thiền Lâm«, cùng ban tặng một bộ 
»ĐÐại tạng kinh« đặt ở điện Chư Phật. Niên 
hiệu Thành Hóa thứ 18 (1452) nơi cao ráo 
phía trước chùa xây một tòa Như Lai Bảo 
Tháp, khoảng niên hiệu Sùng Trinh (1628- 
1643) đổi tên là »Vĩnh An Tự«. Niên hiệu 
Ung Chính thứ 12 (1734) đời Thanh trùng 
tu, ban tên »Thập Phương Phổ Giác Tự«. 
Bởi trong chùa có tượng Phật nằm bằng 
đồng rất lớn đời Nguyên cho nên tục gọi là 
»Ngọa Phật Tự« Chùa quay lưng về 
hướng bắc mặt nhìn về hướng nam, do ba 
cụm sân sướng ngang hàng: họp thành. 
Trong chùa kiến trúc chủ yếu có Thiên 
vương điện, Tam thế Phật điện, Ngọa Phật 


điện. Trong Ngọa Phật điện có tượng Phật 
nằm bằng đồng được tạo vào niên hiệu Chí 
Trị thứ I (1321) đời Nguyên, dùng 50 vạn 
cân đồng, dài hơn 5m, tay phải áp má, tay 
trái duỗi thắng, mặt sau là 12 tượng Phật 
nặn bằng đất đứng xung quanh, biểu thị 
cảnh tượng Thích-ca Mâu Ni niết bàn dưới 
cây sa-la dặn dò hậu sự đối với đệ tử, tạo 
dáng hồn hậu chất phác và trong sáng, thê 
hiện sự thành tựu cao độ của nghệ thuật 
điêu khắc và kỷ thuật đúc tượng đời 
Nguyên. Sau Ngọa Phật điện có Tàng kinh 
lâu 5 gian. Đông viện có Trai đường, Đại 
thiền đường, Tế nguyệt hiên, Thanh lương 
quán, Tổ đường. Tây viện là Hành cung. 
Trong chùa có đầm ao lang đình, tùng xanh 
trúc biếc, cây xưa đá lạ, ngoằn ngoèo thú 
vị, có đầy đủ phong vị đình viên. 


THẬP PHƯƠNG THẾ GIỚI THỊ 
TOÀN THÂN + 2 +# # # + # 
Pháp thân của người triệt để giác ngộ đầy 
khắp cả mười phương thế gIỚI, Cùng VỚI 
mười phương thế giới kết thành một khối, 
nên nói: »Thập phương thế giới thị toàn 
thân«. Đây là cảnh giới thiền ngộ. ÄMinh 
Giác ngữ lục q. l gh1: 
»JjïtSỳPMIMìE. . . HN “Ê Hi Z 
1E 7. TT 2È HH 2 & ^* 5 :Sở đi 
Trường Sa Hòa thượng đạo: Bách xích can 
đầu tu tiến bộ... thập phương thế giới thị 
toàn thân. —- Thé nên Hòa thượng Trường 
Sa nói: Đầu sào trăm trượng cân phải tiến 
bước... mười phương thế giới là toàn 
thán.« 




















THẬP VẠN BÁT THIÊN + # ^ f 

Mười muôn tám ngàn (108.000). Ý chỉ xa 
lia thiền pháp mười muôn tám ngàn dặm, 
cũng chính là căn bản không hợp với thiền 


746 


THẤT THÁP TỰ +: ‡# 3# 





pháp. Vô Môn Quan ghi: »H 3 , j3 ñ 
3% ® ñi 32. bH LIRH 2, 1, | EHIX 
1E. ®^ BñÚ ®lil. -F đã J\ TT. — Thứ 
hỏi là có thuyết pháp hay không có thuyết 
pháp? Mở miệng liền mắt, ngậm miệng 
cũng chăng còn, chẳng mở chẳng ngậm, 
mười muôn tắm ngàn!« 

















THẤT CẤP PHÙ ĐỒ THÁP + # :# 
lã] 3+ 

Là tháp 7 tầng chùa Cực Lạc, thành phố 
Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung 
Quốc, nên còn gọi »Thất cấp phù đồ tháp«. 
X. »Cực Lạc Tự Tháp«. 


THẤT HOA BÁT LIỆT + ‡# ^^ # 
Còn gọi: Thát điên bát đảo, thất chỉ bát 
tiết, thất linh bát lạc, thất ao bái đội. 

1. Lúũng ta lúng túng. Phần Bình xướng, tắc 
9, Triệu Châu Tứ Môn trong Bích Nham 
lục q. 1 (Đại 48, 149 hạ) ghi: »ấš lñ] # . 
Ñll  # HỊ JHÍA. #& # 3. tt 2Á 
#l.. — Vừa hỏi đến, tợ như rất cao mình; 
một khi bị bức bách thì lúng ta lúng túng«. 
2. Tan nát. Tắc 14, Bích Nham lục (Đại 48, 
154 hạ) ghi: »#t ƒL 5Ä Ø6 . 4u ?#t J4. 
# ñ\ Iš ?E ##.. — Chùy sắt không lỗ đập 
cho tan nát con chuột gặm gừng sống«. 

3. Đại triệt đại ngộ. Niệm Phật Tông Thừa 
của Thiền sư Triệt Ngộ ghi: 

—#JWBE. X24 

XÄ4⁄+2#. ®5 Z| 

»Nhất cú Di-đà, Ngũ tông công án 

Bát liệt thất hoa. bất lao phán đoán«. 

»Một câu Di-đà, công án năm tông 

Đại triệt đại ngó, chẳng nhọc phản đoản«. 




















THẤT SƯ % ## 
Đời Đường, thiền tăng Mễ Hòa thượng còn 
được gọi là Thất sư. X. Mễ Hòa thượng. 


THẤT THÁP TỰ % 3# 3 


Ở phố Bách Trượng, thành phố Ninh Ba, 
tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, bởi trước 
chùa có xây 7 tòa bảo tháp mà có tên, là 
một trong bốn đại tùng lâm ở Chiết Đông. 
Chùa được xây vào niên hiệu Đại Trung 
thứ 12 (858) đời Đường, đương thời do 
Quan tế Phần Ninh là Nhậm Cảnh Cầu bỏ 
nhà làm chùa, gọi là »Đông Tân Thiền 
Viện«, thỉnh Thiền sư Tâm Cảnh chùa 
Thiên Đồng trụ trì. Niên hiệu Đại Trung 
Tường Phù thứ 1 (1008) đời Tống lại đổi 
tên là »Sùng Thọ Tự«. Vào đời Tống vùng 
Ninh Ba trên biển buôn bán phát đạt, Phật 
giáo thịnh hành, chùa nhờ gần thành nên 
hương khói ngày càng thịnh. Niên hiệu 
Hồng Vũ thứ 20 (1387) đời Minh, bởi trên 
biển không yên ổn, Dương Hòa mới đem 
tăng chúng chùa Phổ-đà và tượng Phật 
Quán Âm đến chùa nảy, thờ tượng Quán 
Âm nơi Đại hùng bảo điện, và đổi tên chùa 
là »Bồ Đà Tự« cũng gọi »Tiểu Phổ-đà«, 
»Nam Hải Phổ-đà«. Niên hiệu Khang Hy 
thứ 2I (1682) đời Thanh, ở trước chùa xây 
7 tòa bảo tháp bèn đặt tên là »Thất Tháp 
Tự«. Niên hiệu Quang Tự thứ I6 (1890) do 
Từ Viễn Trường Chí trụ trì, sửa sang chùa 
chiên, thiền tăng tụ hội. Năm thứ 20 (1894) 
ban tắm biển »Thất Tháp Báo Ân Tự«. 
Năm Dân Quốc trở đi, truyền giới giảng 
kinh, kiến thiết Tàng kinh lâu, lập Phật học 
viện, đại chấn tông phong Lâm Tế. Tự viện 
hiện giữ gìn hoàn hảo, có Thiên vương 
điện, Đại hùng bảo điện, Đại thánh điện, 
Ngọc Phật điện, Phương trượng viện. 
Trong chùa còn có tháp Thiền sư Tâm 
Cảnh xây vào niên hiệu Hàm Thông thứ 14 
(873) đời Đường, hai chiếc chuông đồng 
đời Tống, 500 họa tượng La hán đời 


747 


THẤT THÔNG BÁT ĐẠT + iñ /\ ‡Ê 





Thanh. 


THẤT THÔNG BÁT ĐẠT + :ä ^. 
‡ 

Mô tả cách ngộ triệt để rõ ràng, Vận dụng 
thông suốt không chướng ngại. Tiết Lặc 
Đàm Thiện Thanh Thiền sư trong NĐHN 
q.7 ghi: »# ÀA j§ R ft. ÍS 4ˆ? 
Hi H#. HØÄÑ bã Ji. — 
Con vào chỗ chân thật, được ngôi mặc ảo. 
Từ đây về sau hãy tự giữ gìn, tự nhiên ngộ 
triệt để rõ ràng vận dụng thông suốt không 
chướng ngại.« 














THẤT TRUNG BÁCH VẤN # # # 
li 


X. Thùy ngữ bách tắc. 


THẤT XUẤT BÁT MỘT + # ^_ 4 


Mô tả cách ngộ triệt để, vận dụng không bị 
chướng ngại. Pháp Diễn Ngữ Lục q. 
thượng ghi: »#l| iÊ Ƒ] : 3£ x s # 1í 
#JHJ. ## L1 jEl. :RJV 3. RLỨY 
fñ HÈ. flƯ F EX. — Sư đến chùa Long 
Môn thượng đường nói: Bộ có lưỡi mới 
hoạt bát sao? Không lưỡi đâu phải câm. 
Khi triệt ngộ vận dụng không chướng ngại 
thật là phong lưu nho nhã. Rồi xuống toà.« 






























































THẤT XUYÊN BÁT HUYỆT + # ^- 
x 

Còn gọi: Thát huyệt bát xuyên, Thất tung 
bát hoành, Thất xuất bát một, Thất thông 
bát đạt. Đại triệt đại ngộ. Tắc 6, Bích 
Nham lục (Tục 117,135 thượng) ghi: »b 
Z J7. HH †E RR Ä %.. W 3 — 
3ƒ. — Đại triệt đại ngộ còn muốn gì đây? 
Hãy tha cho một phen.« 


THẬT 

Đối lại: Quyền. Nhà Phật thường gọi chân 
lý vĩnh hằng bất biến là »Thật«. Bích 
Nham lục q. l ghi: »iš — Hồ. 1U 
để. 1U . thí R§. 1U T7 H. 
Một tiếng hét này cũng có quyển, cũng có 
thật, cũng có chiếu, cũng có dụng«. 

Tiết Nghệ Ngôn trong NHQL q. 29 ghi: 







































































»HỊl [HJ — ƒb #t. lí & 2È ®lHI: BỊ l 
—#. líi lễ ?{ 4 lHỊ. øã Bế HE Hà 





7. lú fY ÄÈE — ÙM ‹ — Tuy cùng là Siáo 
pháp của Phật mà Đại, Tiểu chẳng đồng; 
dù cùng là Đại thừa mà quyên thật chẳng 
đồng. Bởi vì căn cơ đã có muôn loại sai 
khác cho nên giáo pháp không phải một 
thự«. 


THẬT ÂM 3 # (1718-1791) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Chung, tự Phật 
Duệ, người xứ Hán Dương, Hồ Bắc, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Minh Trung, đời 
thứ 40 hệ Nam Nhạc. Trụ trì các chùa Càn 
Phong, Nam Bình, Thánh Nhân. Tác phẩm: 
Phật Duệ táp. 


THẬT TẾ LÝ ĐỊA # ## z 3, 

Chỉ cảnh giới thiền ngộ chân thật không 
hai, thanh tịnh vô nhiễm. Bài tựa của N⁄ 
Tịnh ngữ lục ghi: »2 fb 3H 3l , #š ẾZ # 
Hh.V 2 BH ñ ñR JH. #4 ñb # [1] th, 
“z..a RỊ RẾ 3|È #i lv X 3E # 
N6 — Luận về đạo của Phật Tổ thì thật tế 
lý địa vốn lìa tướng ngôn ngữ, nhưng trong 
cửa Phát sự thì rủ lòng từ đến mọi vật, 
mặc dù chẳng phải là hữu vi mà không 
phải là không nói«. 



































THẬT TÍNH # + 
Bản tính, chân tính cùng với các từ »Pháp 
tính« »Chân Như« đồng nghĩa, chỉ cho 


748 


THÂU TÂM 4 :b 





tính chất chân thật của sự vật. Tào Khê Đại 































































































sự Biệt truyện ghi: »ãft Z7 BH 7*. N 2 
N —.#W#ƒ7%. HE ẤM — . 4l: 
—=~+ữ.H£E£#8H. , 
NkKh _—. #W#ñẴ7#š. RE 
—- BÉ —> W. HUẾ # EE. #í HH: 
4I†: Ả 

















CH Uán cùng với giới, phàm phu 
thấy là hai, người trí thấu rõ tính nó không 
hai, tính không hai ấy tức là thật tính. 
Minh cùng với vô mình, phàm phu thấy là 
hai, người trí thấu rõ tính nó không hai, 
tính không hai ấy tức là thật tính. Thật tính 
thì không hai«. 


THẬT TRÍ ® # (900-972) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Lý, tự Thanh 
Duệ, người Khúc Giang, Quảng Đông, Í 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Văn 
Yến, thuộc tông Vân Môn đời thứ 2, trụ 
Nam Hán La Hán tự. 


THẬT TƯỚNG 38 
Tướng trạng chân thật xưa nay của sự vật, 
cũng là chân lý tuyệt đối chân thật không 
hai, vĩnh hằng bất biến. Từ này cùng với 
các từ Pháp tính, Chân Như có cùng một ý 
nghĩa: 

Nếu nói về nghĩa thể tính vạn pháp thì 
gọi là Pháp tính. 

Nếu nói về nghĩa chân thật thường trụ 
thì gọi là Chân như. 
Ngoài ra, thật tướng còn có những tên gọi 
khác: Nhất thật, Nhất như, Nhất tướng, Vô 
tướng, Pháp thân, Pháp chứng, Pháp vị, 
Niết-bàn, Vô vi, Chân đế, Chân tính, Chân 
không, Thật tính, Thật đế. Đạo Phật cho 
rằng khi nào không còn những chấp trước 
của nhận thức thế tục thì thật tướng mới 
hiển lộ. Mật Am ngữ lục ghi: »Èlä 3: ää _F. 
3ý . [HH Jš JE RỂ M 1 #Í. ® hh †Ì RÝ 








z3: 3Ù }3U6 HỊ. BJ) 7Š ft }H 3 ¿ — 
Thí chủ thỉnh sư thượng đường. Sư dựa tòa 
nhìn quanh quát, chợt giơ gậy lên, nói: 
Hiện giờ Phật phóng ảnh sáng giúp phát 
huy nghĩa thật tướng«. 


THẬT TƯỚNG VÔ TƯỚNG 38 
#* ‡H 


Ý nói tướng trạng chân thật và tướng trạng 
không cụ thể của sự vật. Đây là ý chỉ Thiền 
tông trừ sạch mọi chấp trước trần tục, VỌng 
tâm phân biệt. Chương Thích-ca mâu-nI 
Phật trong CĐTĐL dq. 1 ghi: »ổt 5š fŸ: †H 
J-Ì- 3LE¿ # ñï 3Š Ý Fề ñỊ lM Sš. 
H ĐI tĩ Bf 2š IR yH %3 #b ò #( 1H # 1H 
ĐÈ IE 3Š Xf f] 3ì. ì⁄ dã đề lÝ . 
3f # EH đt ñỊ HÀ fÍ {t # 4 BỊ Ấm. — 
Phật thuyết pháp 49 năm, sau đó bảo Tổ 
Ma-ha ca-diếp rằng: Ta đem thanh tịnh 
pháp nhãn, Niết-bàn diệu tâm, thật tướng 
vô tướng, vi diệu chính pháp để giao phó 
cho ông. Ông nên giữ gìn, và bảo A-nan 
làm người phụ tá thứ hai để truyễền hóa, 
không cho dứt mắt«. 


































































































THÂU TÂM 4Ã s 


Tâm trộm cắp; trong Thiền lâm chỉ tâm 
hướng ngoại phân biệt. # Đường lục q. 3 
(Đại 47, 1011 thượng) ghi: »Í! 2š: #2 À 
^4 34 lũ Ñ Bà X.. 7M 5 — lR] f§ 
JÈ? # xã: lR§ 4ò ⁄ Ý fủ NIä. - 
Tăng nói: Học nhân đêm nay nhờ oai lực 
của đại chúng xin hỏi một câu được 
chăng? Đáp: Thằng quỷ có tâm trộm bị 
người ghéf«. 

Ngoài ra đối với tâm hướng ngoại tìm cầu 
không dừng thì gọi là Thâu tâm vị chỉ, 
Thâu tâm du vị chỉ. 


749 


THẤU LY VI 38 #È †# 





THẤU LY VI :# ## # 

Thoát khỏi hai phần đối lập ly (thể) và vi 
(dụng), cũng chính là kết hợp thể và dụng 
làm một. N?ư Tịnh Ngữ lục q. hạ ghi: »HÃ 
†E ‡† }t RỊ Mu.  Hã ƒE ‡ì Rk RI Tf 
®# f8 #8 HẾ + #8 # HE ¿ °s.° S# 
Mì. ® g4 TT. j"E®+%. Mã 
#ẹạZ⁄Wb. Iđ3?%. 3 ñ Hữ SH, 
15 MỸ ?M JK J#? ¡th Z2 ÉH †  ƒ ñỗ 
bŠ ; — Gọi là cây gậy thì phạm, chẳng gọi 
là cây gậy thì trái, không được nói, không 
được nín... chưa từng gân gũi sớm cách 
đại thiên; việc hướng thượng được lập bày 
nhằm hiển thị giáo pháp một cách triệt để 
càng không dính dáng. Ở đây đừng nói đến 
khuôn mẫu, thoát khỏi hai phân đối lập thể 
và dụng chưa? Hãy bước ra cùng cây gậy 
chứng cứ.« 










































































THẤU QUAN :# Mi 

Vượt qua cửa ải thiền ngộ. N#ư Tịnh Ngữ 
lục q. hạ ghi: »H. 2 5Š tr. 3š #í ñJ 2È 
15 li” J J#£? ¡tH Z® 3h lR. J † # 
*E. — Như nay trong chúng, không có di 
ngoài lời nói vượt qua cửa ải thiển ngộ 
sao? Hãy bước ra làm cho mọi người thấu 
rõ được thiên pháp giáo ngoại biệt truyền 
để thư thái cả đời.« 

















THẤU QUAN NHÃN ‡# Mì ##. 
Tầm nhìn xuyên thấu cửa ải thiền cơ, chỉ 
pháp nhã. Thị Tâm Nguyên Tụ Duy-na 






















































































trong DTNL q. 3 ghi: » ÄX ñ#ủ i# 2b 
ĐWv 7 #Ế ñj .v HE }Y 2x Bế ŸM ìM 2 
£. HH #à ỦW H&. ? Hi 4U lấi. HỊ 

1 iu 2 Z IW. RH 35 lãi HR. fấ J& Hã 
1v 1á RE ïH 1ú aù V ĐI LÍ . 
ƒ## #4. HWÑÄ TH. ®Sf# hl 
ÀÄ 8: - Luận đến việc muốn „. rõ 


nguồn tâm, đặc biệt không có thuật gì lạ, 


chỉ là ở chỗ niệm lự nổi lên, dùng ngay cơ 
dụng chặt đứt, ngay nơi đó quét sạch nó 
đi; nhằm khi sự vật che lấp liển có tâm 
nhìn xuyên thấu cửa ải thiển cơ chiếu phá 
triệt để, chợt thấy suốt nguồn tâm, giống 
như sở thấy lỗ mũi bên cạnh môi miệng fự 
nhiên ổn đáng trăm bê, chẳng đợi hỏi 
người nào khác.« 


THẤU TAM QUAN £$ = li 

Vượt qua ba cảnh giới tham thiền từ thấp 
lên cao. 

1. Quá sơ quan = Thấu Tổ sư quan. Hành 
giả dứt sạch phàm tình, thấy rõ các pháp 
hư vọng không thật và tỏ ngộ tâm tính bản 
nguyên của mình. Pháp Diễn ngữ lục q. 


























thượng ghi: E 3 2z: #% #Ä #f 
{T HRI 24 23 Ti. l š Xi TH lấ.. + 35 
+H ñ lẩj . 1 fh[ &Ã: ‡H ññl lẩ.. † ® À. 








#1. 

»Šw thượng đường nói: 

May mà không một vật 

Hành cước cốt tham thiển 

Lại bị thiển trêu tức 

Chẳng lọt TỔ sư quan 

Thế nào là TỔ sư quan? 

Đem lửa vào chuồng bò«. 

2. Phá trùng quan: Sau khi kiến tính lại 
dụng công tu trì thì chăng những không bị 
»Có« làm chướng ngại, mà cũng không 
chấp trước nơi »Không«. Tham Thiên Phổ 
Thuyết ghi: »⁄ $3 RỊI tt Sf 1b... L ŠŸ 
J1) 2 È it 1W. H lãi . — Đại tham tức là 
trùng nghỉ (ngộ rồi nghỉ lại). Có công phu 
trùng nghỉ chắc chắn sẽ phá trùng quan«. 
3. Thấu lao quan: Sau cùng lại dụng công 
tu luyện, liền có thể đạt đến cảnh giới 
»Tịch chiếu không hai« »Có không vô 
ngạ1!«, dù ngũ dục hiện tiền cũng vận dụng 
tự như mà không mất bản tính. Kệ khai 




















750 


THÊ HÀ TỰ #ñi  # 





ngộ của Thiền sư Hà Sơn Thủ Tuần ghi: 


4€ H 3# X 5® ØH. Đ ‡ lM iš 1ã lñ 


h 


3 
lim 


Đ ï M 
LỀ 

»Chung nhật khán thiên bất cử đầu 

Đào hoa lạn mạn thỉ đài mâu 

Nhiêu quân cánh hữu già thiên võng, 
Thấu đắc lao quan tức tiện hưu«. 

»Suốt ngày trông trời chẳng ngắng đâu, 
Nhìn đào rực rỡ mới ngước cao 

Dù anh có lưới che trời lại 

Thấu được lao quan mới nghỉ ngơi«. 



































M X Ñ. 35 fÑ ”E lấl EH 














THẤU THOÁT :#$ Jè 

1. Siêu thoát. Uyển Lăng lục ghi: »Ñ ?È 
đ j ññ NỈ. ft — 3š HƒS. 4® šš 
Bá. 3⁄5 Hữ — 2N 5 Bị l. ñã #8 đi 
jã tị IH fÙÈ.. — Chính vì chẳng khởi các 
kiến chấp, không một pháp khả đắc chẳng 
bị pháp làm chướng ngại, siêu thoát cảnh 
giới phảm thánh trong ba cối nên mới 
được gọi là xuất thế Phật«. 

2. Thông suốt. Tiết Kính Sơn Liễu Nhất 
Thiền sư trong NĐNHN d. 16 ghi: »# X 2. 
Ev f Bš lŠ 44. 4® f  F 3S Hữ 
Tí v mm J9 Ấ HH VK !H.v Thí % JZ lấ| , 
51%: — Jj# Z1. - Kẻ sĩ tham 
cứu tâm, khi chạm cảnh gặp duyên, chẳng 
thể thông suốt ngay được, bởi vì nghiệp 
thức sáu nặng, tình vọng kết chặt, sảu căn 
chưa chịu dừng đụng đâu kẹt đấy«. 












































THẤU TỔ SƯ QUAN ‡# ‡# f Mì 

Vượt qua cửa ải thiền cơ của Tổ sư, chỉ 
cho việc khế hợp, lãnh ngộ thiền pháp của 
Tổ sư. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng ghi: 
»3# 7ã. #2# ø ÍT HRI Z4 8 
l.. ẨM 3 Ÿl TH lỗ. 35 4H H b 
JJJ {[ 3¿ 3H lữ lấj. †ƒl k ÀA 7F Hủ.. — 





b 




















âm 





° 








Sư thượng đường nói: May mắn không một 
vật, hành cước cốt tham thiên. Lại bị thiển 
tướng gạt, không vượt cửa TỔ sư. Thế nào 
là cửa Tổ sư? Đem lửa vào chuông bò.« 


THÊ HÀ TỰ 3 # 3 

Nằm trên sườn phía tây Trung Phong, núi 
Thê Hà, đông bắc thành phố Nam Kinh, 
tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Niên hiệu 
Vĩnh Minh thứ I (483) đời Nam Tề, ân sĩ 
Minh Tăng Thiệu sửa nhà làm Thê Hà tính 
xá. Đường Cao Tổ Lý Uyên đổi tên chùa là 
»Công Đức Tự«, còn xây cất thêm lâm 
cung phạm vũ 49 sở, diện mạo chùa thay 
đối lớn, nổi tiếng nam bắc, cùng với Thiên 
Thai Quốc Thanh Tự, Trường Thanh Linh 
Nham Tự, Đương Dương Ngọc Tuyển Tự 
được gọi là »Thiên hạ tứ đại tùng lâm«, 
»Thiên hạ tứ tuyệt«. Đời Nam Đường Cao 
Việt cất Xá-lợi thạch tháp, đổi tên là »Diệu 
Nhân Tự«. Niên hiệu Thái Bình Hưng 
Quốc thứ 5 (980) đời Tống đổi tên là »Phổ 
Vân Tự«. Niên hiệu Cảnh Đức thứ 4 
(1007) đồi tên là »Thê Hà Thiền Tự«. Niên 
hiệu Nguyên Hựu thứ 8 (1093) đổi tên là 
»Nham Nhân Sùng Báo Thiền Viện«, sau 
còn gọi »Hồ Huyệt Tự«. Niên hiệu Hồng 
Vũ thứ 25 (1392) đời Minh sắc thư »Thê 
Hà Tự«. Niên hiệu Hàm Phong thứ § 
(1855) đời Thanh chùa bị chiến tranh phá 
hủy. Niên hiệu Quang Tự thứ 34 (1908) về 
sau, những vị tăng trụ trì Tông Ngưỡng, 
Nhã Thuấn nối nhau tu sửa dần dần khôi 
phục như cũ. Trong chùa hiện còn Sơn 
môn, Thiên vương điện, Tỳ Lô điện, Tàng 
kinh lâu, Nhiếp thúy lâu, ngoài ra còn có 
Đại Phật các, Thiên Phật nham, Xá-lợi 
tháp, thạch tháp đời Ngũ Đại và bia đá đời 
Đường, có giá trị lịch sử và nghệ thuật rất 
cao. 


751 


THÊ HÀ TỰ XÁ LỢI THÁP ‡# # 3£ 2 #l| 1# 





THÊ HÀ TỰ XÁ LỢI THÁP 3» & 3 
+ #\ 

Năm trong khuôn viên Thê Hà Thiền Tự, 
núi Thê Hà, thành phố Nam Kinh, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc, được xây vào niên 
hiệu Nhân Thọ thứ I (601) đời Tùy, sau đó 
bị hủy. Thời Nam Đường, Cao Việt, Lâm 
Nhân xây dựng lại, xây bằng đá, 5 tầng, 
hình bát giác, cao 15m. Phần dưới tháp là 
một tòa Tu-di điêu khắc tỉnh mỹ, trên khắc 
hoa sen nở xòe ba lớp nâng đỡ thân tháp. 
Tầng thứ nhất của tháp khá cao, từ đây trở 
lên bày 5 tầng mái kín, là tháp xây trau 
chuốt bằng đá theo kiểu mái kín, mái vươn 
ra rất xa, vẫn còn gìn giữ đặc điểm kiểu lâu 
các. Khắp thân tháp bố trí dày đặc điêu sức 
tỉnh mỹ, có thể gọi là một tác phẩm nghệ 
thuật điêu khắc to lớn. Nền tòa khắc các 
loại cá cua ếch, phần thắt lưng trên tòa Tu- 
di là tranh truyện Phật »TIhích-ca Bát 
Tướng«, trên thân tháp là Kim Cang lực sĩ, 
tiểu Phật, những điêu sức này đều sinh 
động tỉnh tế đẹp đẽ. 


THÊ HIỀN SƠN 3š #- ›!› 
X. Tam GIác Sơn. 


THÊ HIỀN THIỂN VIỆN THẠCH 
THÁP 3È # #ÿ l*. ø 34 

Tháp nằm trên núi Tam Giác cách trung 
tâm huyện Kim Đường tỉnh Tứ Xuyên 
Trung Quốc 3km về phía bắc. Theo tắm 
bia đời Minh »Thê Hiền Sơn Đạo Tràng 
Thiền Viện Thạch Tháp Ký«, niên hiệu 
Hồng Vũ thứ 31 (1398) đời Minh, vua 
Thục Vương cho xây 168 ngôi tháp nhỏ ở 
phía sau Thiền viện Thê Hiền, họp thành 
một đại thạch tháp, gọi là »Vô Lượng Bảo 
Tháp«. Mỗi tháp có khắc 500 tượng Phật, 
tổng cộng 84.000 tượng Phật. Trong tháp 


chứa kinh Pháp Hoa, trước tháp có ba gian 
nhà đá, chung quanh có tường đá bao bọc. 
Công trình to lớn, tĩnh xảo tuyệt luân, trải 
qua 5 năm mới hoàn thành. Đến cuối đời 
Minh tháp này được trùng tu lại, hiện nay 
vẫn còn bệ tháp, nhà đá và số ít tượng 
Phật, bia đá. 


THÊ THIỀN TỰ 3# 3 #3 
X. Thảo Đường Tự. 


THẾ BẢO +# # 

Vật báu của thế gian. Tổ 27, Bát-nhã ĐÐa-la 
trong CĐTĐL q. 2 ghi: »È# #ï ÄX ñÑ :H: ĐT 
8. J3 ĐI Pr jb # lã] = + ƒ H. 
Bk BE, H6 X... 5 =f# 
#  Ý ñ# LH. W RE lH XE 
Ea J3 ñã HH ï Ñ L ‹ - Tồn giả 
muốn thử sở đắc của họ liên đem viên ngọc 
vừa được vua tặng ra, hỏi ba vị vương tử 
rằng: Viên ngọc này sáng lắm, có vật gì 
sánh bằng nó không?... Vị vương tử thứ ba 
là Bồ-đê Đa-la thưa: Đây là vật báu của 
thế gian, chưa đủ làm tột. Trong các thứ 
quý bảu, chỉ có pháp bảo là tột.« 























THẾ ĐỂ + ‡‡ 

Nhà Phật gọi chân lý của thế gian là Thế 
đề. Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: »#? ĐI 
TH ñừ ủ Z.. #ƒth 4 — Tế. # 
DI *H il li ZÃ. H 5 Â BA — } RR. 

— Nếu dùng chân lý thế gian để xem xét nó, 
Tào Sơn nên ăn hai mươi gậy. Nếu dùng 
thiển pháp của TỔ sư để xem xét nó, Bạch 
Vân tôi nên ăn hai mươi gậy.« 

THẾ ĐỂ PHÁP + 3ÿ + 

Phương pháp, nguyên tắc, lý lẽ của thế tục. 


Phạm Kỳ ngữ lục q. 2 ghi: »P| †H ñ 3* ‡š 
Ä 2®. # #l1Hñl ‡k'h. 3H š lế 








752 


THẾ THÀNH † 3# (1260-1332) 





† ÀA 2%. #4 # KH ÍÈ Eế H!'. — Dùng 
thế đề pháp để tiếp dẫn người sẽ rơi vào 
trong thế đề pháp; dùng cơ Tổ Phật để tiếp 
dẫn ngưới sẽ rơi vào trong cơ Tổ Phật.« 





THẾ NGHIỆP + # 

Ï:, Nghề nghiệp sinh sống trong cuộc đời. 
Tiết Long Đàm Hòa thượng trong TĐT q. 
5 ghi: »Ñl ñ8 5š {Ä. 2K ñ# #È§: #ŒÍÄ 
Z fl. IH X ÍE 8f HỦa — Sư húy là 
Sùng Tín, chưa rõ họ là gì. Lúc còn ở thể 
tục là thợ làm bảnh.« 




















2. Nhà cửa ruộng vườn của ông cha để lại. 

Tiết Thạch Đầu Hòa thượng trong TĐT q. 
4 ghi: »Thời Lục Tổ chính dương chân 
giáo, sư thế nghiệp lân tiếp Tân Châu, toại 
vãng lễ cân. — Lc Lục Tổ xiển dương giáo 
nghĩa Thiên, thế nghiệp của sư kê cận Tân 
Châu, liền đi đến lễ bái.« 


THẾ NGU + #. (1301-1370) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Dư, tự Kiệt 
Phong, người Tây An (Cù Châu, Chiết 
Giang) Trung Quốc. Xuất gia thuở nhỏ, sư 
lớn lên theo Cổ Nhai, Thạch Môn Học học 
đạo. Lại tham kiến nhiều bậc tôn túc Bố 
Nạp, Đoạn Nhai, Trung Phong nhưng 
không khế hợp, bẻn ân cư trong núi Nam 
Bình khổ tham công án »không phải tâm, 
không phải Phật, không phải vật«, ba năm 
không ra khỏi cửa, một đêm nghe vị tăng 
bên cạnh tụng »Cng Đạo Ca«, sư có 
tỉnh, yết kiến Thiền sư Chỉ Nham Thành 
được ấn chứng rồi nối pháp. Niên hiệu Chí 
Thuận thứ 2 (1331) sư trở về trụ núi Ô 
Thạch, Tây An suốt 16 năm không ra khỏi 
núi. Xây dựng chùa Phúc Huệ, tụ họp đồ 
chúng khai pháp, danh tiếng ngày càng lẫy 
lừng. Sau sư dời sang chùa Hưng Long, 
Thạch Khê, Quảng Đức (An Huy) thiền lữ 


tụ hội hơn 3 ngàn người. Đời Minh, niên 
hiệu Hồng Vũ thứ 3 (1370) sư phụng chiếu 
đến dự pháp hội Tưởng Sơn, không bao lâu 
viên tịch. Tác phâm: Nhị Hội ngữ lục. 


THẾ PHÁP +# ;+ 

Bao gồm các lý lẽ, nguyên tắc, phương 
pháp của muôn sự muôn vật ở thế gian. 
Tiết Tư Thọ Ni Diệu Tổng Thiền sư trong 
NĐNN q. 20 ghi: »H H &¿ #f H. Í# 3# 
TH 3š ấï Jj] #. 4 2Ñ Tf Hù Bí MỊ X. 
XI ff ?R đà Nị RÈ l4 . — Mối ngày đều là 
ngày tót, Phật pháp thế pháp thảy vẹn 
toàn. Chẳng cân riêng kiếm lý u huyểễn, Cứ 
ướt bát cho ngày hai cữ.« 

















THẾ THÀNH + ‡š‡ (1260-1332) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Lưu, hiệu 
Tuyệt Học, người đời gọi là »Tuyệt Học 
Thế Thành Thiền sư«, người xứ Cát Thủy 
(nay thuộc tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. 
Năm I7 sư tuổi đi buôn đến núi Tam 
Tuyền, Đại Trị tại Hưng quốc (nay thuộc 
Giang Tây), chợt gặp dị tăng là Vô Tướng. 
Vô Tướng khuyên sư nên học Phật, Thế 
Thành liền bỏ việc buôn bán để tu thiền 
định, cạo tóc xuất gia. Sư tham học với các 
vị thiền sư trong đất Ngô như: Mông Sơn 
Đức DỊ, Cập Am Tông Tín, Tỉ Nhai GIới 
Công rồi đến Tương Nam yết kiến Thiết 
Ngưu Trì Định, khối nghi tan vỡ và khai 
ngộ, được nối pháp Ngài, thuộc tông Lâm 
Tế. Lăng Cảnh Nhân ở Hồng Châu (nay là 
huyện Nam Xương tỉnh Giang Tây) thỉnh 
sư trụ trì am Linh Thứu Phong Cung để 
hoằng hóa thiền pháp; người học vân tập 
gồm các sư từ Tây Vực, Cao Ly, Việt 
Nam, Nhật Bản. Công Khanh sĩ thứ đều 
ngưỡng mộ, nhà nhà đều họa tượng sư để 
thờ. Mỗi khi sư cắt móng tay hoặc rụng 


753 


THẾ VINH 1+ # 





một chiếc răng nào, mọi người tranh nhau 
lượm đê phụng thờ. 


THẾ VINH + 3š 

Vinh hoa của thế tục. Tiết Hoài Nhượng, 
đời thứ 1 dưới Đại Giám Biện, CTTNL q. 
1 ghỉ: »Ñj 2 ‡Š ñ8 . %® 3t 5Š; - 
Pháp khí của quốc gia, không nhiễm vinh 
hoa của thế tục.« 

















THẾ XUẤT THẾ + #: + 

Thế tục và siêu thoát thế tục, thân dù ở 
trong thế tục mà siêu thoát thế tục. Thị 
Chân Ân Chu cư sĩ trong MANL ghi: »Ấ$ 
H #Œ #% f4 thiH ý. 5 Œ 4 f 3 
?⁄. TH Hị IM l] › M 3E {E 2R #t 2K < 
# % J8 tt W. ®. — Suốt ngày qua lại ở 
trong thanh sắc mà thanh sắc chăng thể 
nhiễm ô. Thân dù ở trong thể tục mà siêu 
thoát thế tục, như hoa sen chẳng dính 
nước, đâu chẳng thư thái cả đời sao!« 





THỂ HẢI 3# ‡#£ (1834-1889) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lý, tự Duy 
Thanh, người xứ Hiếu Cảm, Hồ Bắc, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Như Giám 
Đạt Trùng, đời thứ 45 hệ Nam Nhạc. Niên 
hiệu Quang Tự thứ 7 (1881) sư sáng lập 
chùa Viên Chiếu ở Hán Dương để hoằng 
pháp. 


THỂ LỘ CHÂN THƯỜNG 3 # 
na 
Th 


Vật thể hoàn toàn hiển bày tướng trạng 
chân thật, vĩnh hằng, là điều mà nhà Phật 
gọi là Chơn Như. Đây là cảnh giới của 
người ngộ thiền. Tiết Bách Trượng Hoài 
Hải Thiền sư trong NĐHN v, 3 ghi: »3 ) 

3MJ ME v M lữ mm Ề rïÌ 
fỊ ⁄ #'. sò EE#t nì Ề 


Ú 0E H 


„ 





Tr 
bạn, 














s 





{H Bft 2% #4 v BỊ ñI HH ĐÈ ¿ — Linh quang 
sáng tỏ, thoát hẳn căn trân, thể lộ chơn 
thường, chẳng mắc văn tự. Tâm tính không 
nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng 
duyên, tức như như Phát.« 


THỂ LỘ KIM PHONG ï# $ + 

Thân bày gió thu, dụ cho sự tự tại của 
người tu sau khi kiến tính. Tắc 27, Bích 
Nham lục (Đại 48, 167 trung) ghi: »ƒ! [l] 


# Ƒ]; lị ỨH 3E j4 H# AM #j? # ƒH 
2š: TÚ ÿấ đề J,. — Tăng hỏi Vân Môn: 





Khi lá rụng cây trơ trụi thì thế nào? Vân 
Môn đáp: Thán bày gió thu«. 


THỂ NHU 3# # 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thê Hiền Trừng Thực, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ núi Tây Dư ở An Cát (nay 
thuộc Chiết Giang). Một hôm, sư thượng 
đường, lặng lẽ một hồi rồi nói: Hãy đợi 
tuyết tan rồi, tự nhiên Xuân sẽ đến. 


THI CA (THIỀN TÔNG) ‡‡ # 
Hình thức sáng tác văn học, nghệ thuật cao 
quý thể hiện được tâm trạng khai ngộ của 
thiền tăng qua ngôn ngữ hàm súc, giàu 
hình ảnh và nhất là có nhịp điệu. Nói đến 
thi ca Thiền tông, trước tiên phải bàn đến 
KỆ. Đây là một thể thơ trong kinh Phật 
(Ấn Độ), thông thường đo 4 câu hợp thành, 
có cách luật nhất định. Thiền sư làm thơ, 
hình thức đa dạng, rất khó phân loại, có khi 
là kệ, có khi là thi ca. Thí dụ như: 

Tin Tâm Minh của Tam tổ Tăng Xán. 

Bài kệ: »Bồ đề bản vô thọ« của Tổ Huệ 
Năng. 

Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Huyền 
Giác. 

Bài thơ »Qua suối« của Động Sơn 


754 


THỈ ĐẢM TỬ ƑJ¿ ‡§ # 





Lương GIới. 

Căn cứ vào cách biên tập của các tác phẩm 
thi ca, có thể chia chúng ra làm 2 loại: 

1. Biệt tập, như: »Hàn Sơn Tử Thi tập«, 
»Thuyền Tử Hòa thượng Bạt Trạo Ca«, 
»Thiền Nguyệt tập«, »Nghĩ Hàn Sơn Thi«, 
»Thiền Nhạc Phủ«. 

2. Hợp tập như: »Thiền Môn Chư Tổ Sư 
Kệ Tụng«, »Giang Hồ Phong Nguyệt tập«, 
»Thiền tông Tạp Độc Hải«... 

Phần tụng cổ chuyên tập cũng có thể được 
xem là thi ca chuyên tập. Trong khá nhiều 
ngữ lục biệt tập của thiền sư có một vài 
quyển chuyên thu thập về thi ca. Như 
quyên 5 của »i Đường Hòa thượng ngữ 
lục« chuyên gom góp các bài Tụng cổ thi, 
quyền 7 chuyên thu thập về kệ tụng. Trong 
tác phẩm Đăng lục cũng có một số trang 
ghi chép về thi ca của các thiền sư, như 
quyền 29, 30 của »Cảnh Đức Truyền Đăng 
lục« lẫy thi ca làm chính. Ngoài ra còn một 
số thơ thiền trong các Thi văn tập của 
những văn nhân học sĩ ưa thích thiền học. 


THI KHIÊU BẤT THƯỢNG, TẮNG 
CHƯNG BẤT THỤC # ‡t £ +, 
ÉU& ® Ất 
Muỗng múc chẳng được, nồi hấp chăng 
chín. Thiền cơ nhân duyên khó có thể lãnh 
ngộ, không dễ ứng phó. Thi khiêu bất 
thượng: ý nói mềm nhũn. Tắng chưng bất 
thục: ý nói còn sống, còn cứng. Vô Môn 
Quan ghi: »ìš Z Ý 3ö TE 1X É. ^S TT 
H f{\ 7ñ ñ W ñ Mã ? |}. f8 ĐH 
4M 3š #d f7 Tỉ ññ #U. ñu ĐỂ 4 
-Ev lu ® #4. 4l ý 2b iH ñg JÑ§ ‹ — 
Cái lão này (chỉ Thích-ca Mâu-nì) tác yêu 
tác quái khiến cho con cháu trăm ngàn đời 
bị lời nói rối rắm trói buộc, chưa ra khỏi 
được. Hình như công án loại này là thiên 

















cơ nhân duyên khó có thể lãnh ngộ, không 
dê ứng phó, có bao nhiêu người nhận định 
sai lãm?«. 


THỊ THIẾT 3 ‡+ 

1. Biện pháp của thiền sư chọn lấy đề tiếp 
dẫn người học. Lâm Té ngữ lục ghi: »Ä[l % 
ñủt lÚ TH ÌŠ J§ Á . # JÉ # ÍH ẤE R 
2 ®#t f: bã. ìm Đl lÃ Hh. JR AÃ: ñị HH 
M ñ*.. HỊ Jjế lẻ Ít Hã . — Ngày nay 
nhận thức người đang nghe pháp đây, vốn 
là vô hình vô tướng, vô căn vô bản, không 
trụ xứ, mà hoạt bát rõ ràng. Cần có muôn 
thứ biện pháp, chỗ dùng chỉ là không chỗ.« 

















































































































2. Chọn lấy biện pháp tiếp dẫn người học. 
Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: »I*! |È] . 
#ã 1Ì 4 #t ñhs TT m it lñ3#⁄“ï#. H 
# +? 4h $. 2 ? IH fị l ñ. — 
Tăng hỏi: Đức Sơn không trả lời, ngàn đời 
vững chỗ quan trọng. Tối nay Bạch Vân 
tiểu tham, chưa biết lực chọn biện pháp 
tiếp dẫn người học ra sao?« 














THÍ LỢI 3 #| 

Của cải do người đời quyên tặng cho tự 
viện, cho tăng sĩ. Tông Môn Võ Khổ ghi: 
»‡ Bí 1m k Z. lễ lR +HH. ? lí 
fä l #l. — Trưởng lão Phúc ở Trường 
Lô, đạo nhãn chẳng sáng. Thường mang 
của cải quyên tặng.« 























THÍ TAM THỐN % £ +} 

Ý nói phát biểu ý kiến, giảng giải. Tham 
thốn: Lưỡi. Tiết Phúc Tiên Chiêu Khánh 
Hòa thượng trong TĐT q. 13 ghi: »ấ# ] 
= Ả. ã #4“ !Ị. - Vừa mới giảng 
giải đã rơi vào đường.« 

THỈ ĐẢM TỬ # ‡# # 

Kẻ gánh phân, chỉ thân thể con người. Lá 


755 


THỊ ‡#‡ (K. NG) 








TẾ ngữ lục ghi: »Ä f.. fä lễ ?R # 
lễ ƒ. lý 4% 1U %4. BỊ 4 
Jš §U 3 J. f8 lã ññồ 3 JX. 
đức, ngươi gánh túi bát là kẻ gánh phần 
chạy sang nhà hàng xóm cầu Phật cầu 
Pháp, ngày nay tìm cầu như thế, ngươi có 
biết y chăng? 














THỊ < (k. ng) 

1. Đặt trước đại từ nhân xưng, không có ý 
nghĩa thực cũng không có tác dụng phán 
đoán. Tiết Đức Sơn Duyên Mật Thiền sư 
trong NĐHN q. 15 ghi: »rị #š | — - , 
£ Ö⁄Š  —=J\‹ z6 ÌM HỆ dì Đi ƒ EM 2 
2b? — Gương xưa rộng một trượng, đòn 
dông dài ba thước, cái bát của ông rộng 
bao nhiễu ?« 

2. Đặt trước đại từ nhân xưng làm tăng 
thêm ngữ khí hỏi vặn. Tiết Đông Tự Như 
Niệm Thiền sư trong NĐHN q. 3 ghi: »Z\ 
{Ê Ì` ñh 94 _L lA 3®. J7}: E 
ñ fl †t 1U #4? HỤ HH: #. Ä 














7Ú 2N 

























































































H: Jã #È j# JỊ fb 5N L 3ã? Hữì 
El: t4 ME 4 B88 7 ĐH l- 
Ù? — Công (chỉ cho Tướng quốc Thôi 


Quân) thấy con chim sẻ ía trúng ngay đâu 
tượng Phật, liền hỏi: Chim sẻ có Phật tính 
hay là không? Sư đáp: Có. Công nói: Vì 
sao nó lại ía trên đầu tượng Phát? Sư bảo: 
Vì sao nó lại không ia trên đâu con chỉm 
Diêu?« 

3. Đặt trước đại từ nhân xưng, làm tăng 
ngữ khí khuyên răn. Tiết Tuyết Phong Hòa 
thượng trong TĐT q. 7 ghi: » 2K 
H: Bị th Ø lễ % từ. & ñj ñã \ lý 
#ï HH“. — Sư dạy chúng rằng: Nam Sơn có 
con rắn lớn, các ông cân phải chú ý!« 


















































THỊ CÁ HÁN # ñ 
Còn gọi: Thị cá nhân, Thị cá trượng phu 


hán. Ý nói là một kẻ trượng phu chân 
chính, là một người tham thiền chân chính. 
Là lời nói quen thuộc của nhà thiền. Vô 
Môn Quan phi: »4E ĐÈ ƑH -Ƒ- J\ HỊ. 35 
































H # Ƒ1 lñ. 24 & fññ ll. 4 li 
Tv JHÀ. X# 1. HÚ {b 








3 †È. - Cả thảy thành bốn mươi tám 
tắc, gọi chung là »Vô Môn Quan«. Nếu là 
người tham thiên chân chính, chẳng màng 
đến nguy vong, một dao vào thẳng, dù cho 
Na-tra tám tay cản cũng không nổi.« 

Tiết Dương Kỳ Phương Hội Thiền sư trong 
NĐHN q. 19 ghi: »— H, HR (C †ñ  H 






















































































THI li ) E34. ñỤ HÌỀÌ: Mà Ñ ñB HH 
li , `... HH E]: 
J f7 7ñ tắM, và M ÀA HH. BÚ 
H: “ưng Kà |]. HH ƒ# 
lj. HỊ E]: #ƒ Hg. HỊ X ý. BÚ 7F 
lj . HH] 3Í Hứ BỊ Hợ, HH 3 fE. MỊ 

xz lñ Ñ 2 BỀ HR f s — Một 








hôm, Minh (chỉ Hòa thượng Từ Minh) 
thượng đường. Sư bước ra nói: Khi chim 
rừng kêu rì rầm, mây từ vào núi loạn thì 
sao? Từ Minh đáp: ta đi trong có hoang, 
còn ngươi vào xóm vắng. Sư thưa: Việc 
công phải hết sức chặt chẽ, lại mượn một 
câu hỏi. Từ Minh liền hét. Sư thưa: Hét 
hay quái Minh lại hét. Sự cũng hét. Minh 
hét luôn hai tiếng. Sư lễ bái. Từ Minh nói: 
Việc này phải là người tham thiển chân 
chính mới có khả năng ứng cơ ngộ nhập.« 


THỊ CHÚNG # 3# 

Còn gọi: Thủy ngữ. Thiền sư chỉ dạy yếu 
chỉ Thiền cho môn đệ và đại chúng trong 
thiền viện. Phẩm Định Huệ trong Đản 
Kinh (Đại 48, 352 hạ) ghi: »Ïl 2R ZE 2Ã: 

#ệ ƒMI ñW v đề MU 3š Ƒ] PÁ £ No 
— Sư dạy chúng: Thiện trì thức, pháp môn 
của fa lấy định huệ làm sốc«. 








756 


THỊ TỊCH Z 3 





Trong các kinh lục, từ ngữ Thị chúng được 
Kinh Pháp Bảo Đàn sử dụng sớm nhất. 


THỊ DIỆT z# z 

(Tăng nhân) mắt, chết. Tông Môn Võ Khó 
ghi: »ïã J ## †ï zE Ù. 2  k Y8 í§ 
4? HỊ lí Z. — Bậc tôn túc các nơi thị 
diệt, hỏa thiêu toàn thân được xá-lợi rất 
nhiễu .« 





THỊ ĐỒ # 4È 

Chỉ dạy (đạo pháp) cho các học tăng. 
Chương Lâm Tế Nghĩa Huyền Thiền sư 
rong CĐTĐL q. 12 ghi: »Hÿ 'h j# fj ZK 
ÿÈ? — Trong lúc ấy đem cái gì chỉ dạy cho 
các học tăng.« 


THỊ HIỆN # #. 

Phật, Bồ Tát tùy theo cơ duyên cứu giúp 
chúng sinh mà hóa hiện các thứ thân hình 
vào trong cuộc đời. N? Tịnh ngữ lục q. 
thượng: »®Ê À 1E {1 #t 7E ZE.. ZR Hi lãi] 
%4, Ãl ÃJ R§ Kế Bà IE 5Ã. 


Ki — Bậc chí nhân giáo 

































































MZ x lš -E lề “4 5° 
hóa không còn sinh tử, thị hiện có đến có 
đi ở cõi Diêm-phù, thành Chính giác trong 
rất nhiều thế giới có lầu vàng, điện ngọc.« 





THỊ MỘT # 3# 

Cái gì. Đại từ nghi vấn. Thần Hội ngữ lục 
ghi: »Ï] El: Mữ { E 3 2? Z: 
4M fñi iÚJ.. — Hỏi rằng: Cái này giống cái 
gì? Đáp: Không giống vật gì cả. 


THỊ PHI GIAO KẾT XỨ # 3 & # 
L3 

Chỗ thị phi rối rắm phức tạp. Tắc 41, Bích 
Nham lục (Đại 48, 178 hạ) ghi: »Ãt 7ZR 
3: #Z HE ÄX ñ j. 5: 2 T ñế ẨI: 
lời J|H Ất Bá lv fl# 7Ñ 4 fñÉ Mf. jã Ấ 








TH #8 fầ Z :. #414 H À li Z ñ - 

- Lời dẫn: Chỗ thị phi rồi rắm, phức tạp 
đến nỗi Thánh cũng không thể biết; có khi 
dùng phương pháp nghịch thuận dọc 
ngang để xử lý thì Phật cũng không thể 
biện. Đây là bậc tu hành vượt hắn thế gian 
hiện bày khả năng siêu quân của Bồ Tút«. 


THỊ TẮC # ñÌ 


Tuy vậy, cho dù như thế. hon hệ từ. Minh 
Giác ngữ lục q. 1 ghi: »‡È RỊ — {R TE 
%. #H H  lt JE H. + # lš Jš 
UÑ . — Cho dù cả hai đều là bậc tác gia, 
cũng cẩn phải biết nắm đuôi cọp, chẳng 
thể cưỡi đầu cọp.« 





THỊ TẬT # # 


Bị nhuốm bệnh nặng sắp chết, lâm bệnh. 
Chương La Hán Quế Sâm trong CĐTĐL q. 
21lghi:». . . C ## # HÚ ) K1 
H 3% # # & - (Thiên sư Quế Sâm) 
lâm bệnh ít hôm, ngôi yên mà qua đời.« 











Chương Nam Tuyền Phổ Nguyện trong 
CĐTĐL q. 8 ghi: »lñl J 7K Ö#š. . . ? 
DU lẽ R 5ã ME J7 ›: 2JñR 
E:Ì % #11. Eì nó. lÍ] nổi s — Sư lâm 
bệnh..., trồi lại với môn đô rằng: Ta như 
huyển ảnh của đèn, sao, kế cũng đã khá 
lâu rồi, các ngươi đừng cho là ta có sinh 
ra và mắt đi nhé. Nói xong rồi qua đời.« 























THỊ TỊCH z #t 


Còn gọi: Thị tịch diệt. (Tăng nhân) chết, 
mất. Tông Môn Võ Khó ghi: »Ïl[ BE] 3K 3£ 
JI ll 2R ®. ñH ñ #ñ lÑ H f7 Ÿf. — 
Sư nhán Hòa thượng Trạm Đường thị tịch, 
mời ngài Giác Phạm kể về sự nghiệp của 
Trạm Đường.« 











757 


THỊ TU # Z 





THỊ TU # /ñä 
Cần phải. Đản Kinh bản Đôn Hoàng ghỉ: 
»ất ñX { `" lt đi #ï J lH. Z4 


` 4E Z 
1M — Nếu muốn 









































Íï SẺ v NỊ &2 ?? it ĐÁ. 
giáo hóa người, cần phải có phương tiện, 
chớ khiến người nghỉ ngờ, tức là tính giác 
hiện.« 














THỊ VẬT # 3 

Cái gì? Đại từ nghỉ àẽ Thân Hội ngữ lục 
ghi: »Ïñ]: #2 3 8# # WW‡? SG: —= 
†H & “Ek 4 3š: - Hỏi: Cái gì là pháp 





sinh diệt? Đáp: Ba đời là pháp sinh diệt.« 


THÍCH-CA ĐA BẢO NHƯ LAI 
PHẬT THÁP #  # # +e # 3 34 

Ở phía trước chùa Ngũ Tổ, cách trung tâm 
huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung 
Quốc 12km về phía đông. Căn cứ vào bài 
minh ghi trên thân tháp, tháp xây vào miên 
hiệu Tuyên Hòa thứ 3 (1121) đời Tống. 
Tháp xây bằng nham thạch sa lạp, 5 tầng, 
hình bát giác. Phía đưới là tòa Tu-di thắt 
lưng cánh sen, thắt lưng hình bát giác đều 
có một tượng khắc Lực sĩ nâng đỡ tháp, 
tạo dáng phong cách vững vàng khỏe 
mạnh, vô cùng sinh động. Trên tòa Tu-di là 
thân tháp kiểu cái trống đứng, mặt nam 
thân tháp có tạc Phật khám, trong khám 
thờ tượng Phật ngồi. Bên phải khám khắc 8 
chữ »Thích-ca Đa Bảo Như Lai Phật 
Tháp«, bên trái khắc tên họ những người 
quyên góp xây tháp. Trên Phật khám là 
mái tháp kiêu hoa núi lá chuối, mái tháp 
mỗi tầng đều là hình thức phỏng theo kiến 
trúc gỗ, nhưng đồng thời kèm theo cảm 
giác phong phú của kiến trúc nặng nề của 
đá. Tầng trên cùng là bảo cái cánh sen, trên 
bảo cái có chiếc bát úp và bảo châu đỉnh 
sát, tháp thể tuấn tú vững vàng, điêu khắc 


điển nhã lung linh. 


THÍCH CHÚNG ## 3# 
Tăng chúng. Chương Sư Tử Tỷ-kheo, Tổ 
thứ 24 trong CĐTĐL q. 2 ghi: »+E ## #4 








FÌ : 1Œ 3 ññ là —= #. fị 72 lệ 37 -T- 
® + Bï. HỊ ấn  § fụl ñã ‡X là 
2K s — Quả nhiên Vua tức giận, nói: Lâu 


nay ta sùng kính Tam bảo, mà sao mưu hại 
ta đến thê này? Vua liên ra lệnh phá huỷ 
chùa chiên, loại trừ tăng chúng«. 


THÍCH CƯỚC *| # 
Bước chân đi. Tiết Thạch Sương Khánh 
Chư Thiền sư trong NĐHN 4q. 5Š ghi: »Ï8j 



































fl: 1E ME E j? HH: ®# li. Hữ È* 
IñÍ Bƒ ä: — đí E]: 4x 7l HãI ER JX 2 , 
lä 7X ƒj lũ [5 Jj#? — Sư hỏi tăng: Ngươi 


vừa rời chỗ nào? Đáp: Biết rõ đường đi. 
Sư vẽ ngay trước mặt ông tăng một đường, 
hỏi: Ngươi bước chân đi như thế, có biết 
được cái này chăng?« 


THÍCH ĐẦU >| 5ã 

Chui đầu vào. Tiết Chư Phương Quảng 
Ngữ trong GTPĐL q. 25 ghi: »‡? 2E ## flñ 
3m J ‡ñ X j§. H & In Á LI ft ĐH s# 
¡ # ÍJ. JMUR ÀÁ Ấm %3 X lR 
Cà 0T ` T2 8#. 
H đã 1W 2. 4# Ý Hs — Nếu chưa 
được chỉ rõ chỗ ngộ nhập, chỉ là chạy theo 
lời nói của người khác, chui đầu vào trong 
kinh luận để tìm huyễn diệu, giống như vào 
biển đếm cát, gỗ vào hư không tìm tiếng 
vang, chỉ càng nhọc nhằn, rốt cuộc không 
CÓ ngây Xong«. 
























































THÍCH ĐẦU NHẬP GIAO BỒN 3Ì 
5ñ A J# 
Còn gọi: Thích não nhập giao bôn. Đâm 


758 


THIÊN ƒñ 





đầu vào bồn keo. Thiền tông mượn cụm từ 
này để chỉ cho việc chấp ngôn ngữ văn tự 
là cứu cánh Phật pháp mà không thoát ra 
được. Tiết Pháp Xương Ý Ngộ Thiền sư 
trong NĐHN q. 16 ghi: »ƒ4 X #l Ø8 À J# 
đt ÍE H BE? — Còn ngươi đâm đâu vào 
bồn keo để làm gì?« 

Tiết Viên Thông Đạo Mân Thiền sư trong 
NĐNN q. 12 ghi: »JJ 1t #| lữ À JE 2z 

— Cần nhất là chớ có đưa đầu vào bồn 
ke0«. 





























THÍCH LAI iš & 

Vừa rồi, ban nãy. Minh Giác ngữ lục q. 2 
ghi: »X [l] Zð —= Ñ\ . 1l Z# BH fi H/ lấ 
1U. li {E fñ {[ J#. fl lấ ñã. 
Hịi {ff Hồ . — Lại hỏi người thứ ba: Hai 
người vừa rồi bị thua rồi, còn ngươi kham 
làm gì nữa? Tăng do dự, sư liễn hét.« 
































THÍCH THẢNG PHÂN MINH #3 {š 
2 5 

Thật là rõ ràng. Tiết Tư Thọ Ni Diệu Tổng 
Thiền sư trong NĐHN lộ 20 ghi: »4` f) 2? 






























































bứ đl 7Ø) Hd l. 2 j5 BÑ À lí Tí 
[]J. Tï 4 ft lễ. HEXH W5: ® 
# 1H HH. 7F 1E 3⁄2 8l MÄ.: j 
Ứ fR 2} UỊ. #IR Đhll. — Bụ 8 
JỦ ‹ — Không cất bước mà vẫn đến lâu 


sác của ngài Di-lặc, không phản văn mà 
vẫn vào phổ môn của ngài Quán Âm. Tình 
cùng với vô tình, tính tướng bình đẳng. 
Không phải là thần thông diệu dụng, cũng 
không phải là pháp nhĩ như nhiên. Nếu 
thấy được chỗ này thật là rõ ràng thì ân 
Phật ân vua đồng thời báo đáp«. 


THÍCH THỊ # &, 
Chỉ cho đạo Phật, Phật pháp, Phật môn. 
Tông Môn Võ Khó ghi: »{E ii #š . IN #ï 

















'P ft +, #1 JH tế ##?Z.. fE Bí +b 
ƒ, Mú 4 fIl ñằ 2 — Quan Quán sát họ 


Nhậm là bậc hiển sĩ trong hàng quý phải 
rất được vua súng ái. Họ Nhậm dốc lòng 
nghiên cứu đạo Phát, tham vấn các bậc 
thiện tri thức ở các nơï«. 


THÍCH THỊ GIÁO ## &. ‡š( 

Chỉ cho Phật giáo. Bài tựa Lục Tổ Đàn 
Kinh của LE Giản ghi: »7š ‡H }* #Š ÍK 
#4. Hj ñl 1 ƒˆ 4® ñ. — Địa vị của 
Lục Tổ đối với Phật giáo có thể nói hết sức 
quan ífrong«. 


THÍCH THÍCH BẤT HƯU 3| š| # 
® 

Hình dung miệng nói rất nhiều, huyên 
thiên không dừng. Bác Sơn Hòa thượng 
truyện trong NLỌL q. 35 ghi: »*⁄8 ïX ñ 7H 























ERihfrt>zB› XI Nú 38 MU MI 4 Í- 
ñẾ E1 FT 2Â m ø — Đang trên đường, hai 








người luận về ý chỉ của Ngũ vị quân thân, 
Hòa thượng nói huyện thiên không dừng, 
Thọ Xương đểu cho là đúng«. 


THIÊN 4ä 

Rất, đặc biệt. Tiết Minh Châu Bồ Đại Hòa 
thượng hàn, NĐHN q. 2 ghi: 

2° 3È Tt Z 1H Ím Z 

# ã RA ñt 2 1 fJ 

# ÑỦ IE ỏ Z1 Z4 Rệ 

%8 JHl 4b Hh {E ? Ítb 

»Thị phi tắng ái thế thiên đa 

Tử tế tư lương nại ngã hà? 

Khoan khước đồ trường tu nhẫn nhục 
Khoát khai tâm địa nhậm tùng tha« 
»Phải trái ghét yêu đời rất nhiều 

Xét suy kỹ lưỡng phải làm sao? 

Mở rộng lòng ra cân nhẫn nhục 

Tâm hồn cởi mở mặc người ta«. 




















759 


THIÊN CHÂN PHẬT Z š {È 





THIÊN CHÂN PHẬT % X 3} 

Chỉ cho bản tính tự nhiên vốn sẵn có, 
không phải do sức người tạo nên. 1c 7ổ 
Lạc Đạo Ca ghi: 

?% 7ñ Đ. ẤR % Đh 

#ï ñX Mã lỹ X # J 

2 3ÿ 1H li] Hù Jš 1£ 

ñ# Đh 4 2E X R 1Ÿ 

»Thố giác trượng, quy mao phất 

Nhược dục mích thời hựu vô vật 

Bắt phất thế gian địa trần ai 

Tận phất bản lai thiên chân Phật«. 

»Gậy sừng thỏ, chối lông rùa 

Bằng lúc muốn tìm không một vật 


























Chẳng phủi thế gian cát bụi mù 
Phủi sạch bản lai thiên chân Phát«. 


THIÊN CHÍNH NGŨ VỊ 4š # #ø 13 
Trình bày hệ thống htiền pháp của tông 
Tào Động (được khai sáng bởi Lương Giới 
và Bản Tịch), cũng là phương pháp đặc 
biệt của tông này dùng để tiếp dẫn người 
học. X. Ngũ vị quân thần. Tiết Đàn cc Thừa 
Yếu Nưnc trong DTNL q. 9 ghi: »fï ïl 

2R BỊ ñH lX Á . Bũ Bế HE 1J. 2š DỊ đồ 
TỆ . DỊ RU  lừ. h RE lqấ, 
E # .fz. 3Ÿ HỊ Bổ HỊ. ? ð lễ 
E 


















































. #® HE #4 % &. À 2#  R&Im 
Lo — Tổng Tào Động tùy theo lời nói mà 
tiếp người, tùy căn cơ mà ứng vật, chỉ dạy 
bằng Thiên chính ngũ vị, công huân ngũ vị, 
ngũ thần ngũ vị, vương tử ngũ vị, phán biệt 
rõ thể dụng, quét sạch tình trần khiến cho 
vật ngã đêu quên, nhân pháp đều bặt mà 
thôi.« 











THIÊN CƠ £ 3X 
Căn khí, căn cơ trời sinh. Lời bạt của Tông 
Bảo trong Đàn Kinh ghi: »7Š 1H BỊ *f 
TH rã? Z 3X. lƒ X 3% lR| đã Z 





<% 
Ei x 









































ä( H Z El. HR ñ ìr}E 3ã, ñnj lH 
#§ HH. n” 1? ft? ñ fWršXš.. HH #{ mu 2 
?ý fl xã: ZX lš HÍ # Íd HÌ. X lễ 
?l ñ ÍŸ Jiằ. ñ8 ñề ïï th s — Ngày 


trước, pháp do Lục Tổ đại sư nói, đêu là ÿ 
viên đón của Đại Thừa nên được khen đó 
là kinh. Kinh ấy nói gần mà ý xa, lời chân 
thật nghĩa rõ ràng khiến người tụng tiếp 
thu được. Ngài Minh Giáo Tung thường 
khen rằng: Người thiên cơ linh lợi đạt 
được chỗ sâu xa của nó, kẻ thiên cơ chậm 
lụt cũng hiểu được theo cách nông cạn. 
Đúng thay lời nói nây!« 


THIÊN CUNG TỰ % # 3 

Ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam, 
Trung Quốc. Nguyên là nhà cũ của vua 
Đường Thái Tông. Niên hiệu Trinh Quán 
thứ 6 (632) xuống chiếu đổi làm chùa. 
Năm thứ 12 (638) cho Pháp Hộ làm chủ 
chùa, cao tăng đến chùa này rất đông, trở 
thành chùa nỗi tiếng ở Lạc Dương. Huệ Tú 
từng trụ chùa này, giữ giới nghiêm cân, 
thông đạt thiền định. Lúc Võ Hậu đến Lạc 
Dương thường mời ngài đến hỏi pháp yếu. 
Còn có Thần Tú hoằng dương Thiền Bắc 
tông tại chùa này. Hiện chùa đã không còn 
nữa. 


THIÊN ĐẢNG 4Š #% 

Chấp nghiêng về một phía, lệch một bên. 
Chương Tín Tâm Minh của Tam Tổ Tăng 
Xán Đại Sư trong CĐTĐL q. 30 ghi: 

— ®š lH| Nị ? Ấ ñ ft 

2 R Mĩ #H # #ï 1l ÂM 

»Nhất không đồng lưỡng 

Tê hàm vạn tượng 

Bắt kiến tỉnh thô 

Ninh hữu thiên đảng«. 

»Một KHÔNG đồng với hai, 









































76O 


THIÊN ĐỒNG TỰ Z # 3? 





Cùng bao hàm vạn tượng 
Chăng thấy tỉnh tế thô sơ 
Đâu có thiên lệch một bên«. 


THIÊN ĐỒNG CHÍNH GIÁC 
THIỀN SƯ QUẢNG LỤC £ # # # 
TẾ Éh Jš #f 

Còn gọi: Hoằng Trí Thiển sư quảng lục, 
Hoằng Trí quảng lục, Hoằng Trí lục, Phổ 
Chiếu Giác Hòa thượng ngữ lục. Ngữ lục, 
9 quyên, do Thiên Đồng Chính Giác soạn 
vào đời Tống, Tông Pháp và Tập Thành 
cùng biên tập, và được xếp vào 7c Tạng 
kinh tập 124, trang 657. Thiên Đồng Chính 
Giác là đệ tử của Đan Hà Tử Thuần thuộc 
tông Tào Động, cùng với Đại Huệ Tông 
Cảo của tông Lâm Tế, cả hai được xem là 
hai cửa cam-lộ lớn vào lúc đương thời. 
Thiền mặc chiếu của Thiên Đồng Chính 
Giác thực hành lấy việc tĩnh tọa khán tâm 
làm căn bản. Từ các chỗ trong quyền 8 của 
sách này chúng ta có thể thấy ý chỉ của 
Thiền mặc chiếu. 

Chính Giác cho rằng Thiền mặc chiếu 
»không có nhiều lời nói, lặng lẽ là phải«. 
»Ngươi nhằm trong ấy lo lường, hư mà 
linh, không mà diệu« cũng chính là thông 
qua phương thức tĩnh tọa mặc chiếu mà thể 
ngộ tâm hư linh không diệu. Sách này là tư 
liệu quan trọng để nghiên cứu về sự phát 
triển tông Tào Động. 


THIÊN ĐỒNG TRIỆT £ # # (1621- 
1705) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Tiêu, tên Triệt, 
tự Thiên Nhạc, hiệu Bản Thư, người xứ Kỳ 
Xuân, Hồ Bắc, Trung Quốc. Nối pháp 
Thiền sư Linh Thứu Thành, đời thứ 39 hệ 
Nam Nhạc. Trụ trì Thiên Đồng sơn tự. Có 
ngữ lục truyền lại đời. 


THIÊN ĐỒNG TỰ & # 3 


Chùa nằm ở chân núi Thái Bạch, phía đông 
huyện Ngân, thành phố Ninh Ba, tỉnh 
Chiết Giang, Trung Quốc, là I tự viện lớn 
của Thiền tông. Vào niên hiệu Vĩnh Khang 
thứ 1 (300), đời Tây Tấn, ngài Nghĩa Hưng 
đến đây cất am ở. Niên hiệu Khai Nguyên 
thứ 20 (732) đời Đường, ngài Pháp Tuyền 
bắt đầu chính thức xây chùa. Đến niên hiệu 
Chí Đức thứ 2 (757), ngài Tông Bật chọn 
đất để xây chùa mới (tức nền hiện nay). 
Niên hiệu Càn Nguyên thứ 2 (759), vua 
ban tên là »Thiên Đồng Linh Lung Tự«. 
Niên hiệu Hàm Thông thứ 10 (869), đổi 
tên là Thiên Thọ Tự. Niên hiệu Cảnh Đức 
thứ 4 (1007), đời Tống, đổi tên là Cảnh 
Đức Thiền Tự. Niên hiệu Hồng Võ thứ 25 
(1392), đời Minh đổi tên là Thiên Đồng 
Thiền Tự, Tỉnh Sách phong là ngôi chùa 
thứ 2 trong 5 ngôi chùa Thiền tông ở 
Trung Hoa. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 15 
(1587), do nạn cháy rừng toàn chùa bị 
thiêu hủy. Niên hiệu Sùng Trinh thứ 4 
(1631), đời Minh chùa được Thiền sư Mật 
Vân xây dựng lại; trong vòng vải năm 
hoàn thành: Thiên vương điện, Đại hùng 
bảo điện, Tàng kinh lâu, Chung lâu, La- 
hán đường, Vân thủy đường. Đời Thanh, 
Vua ban cho hiệu Hoằng Pháp Tự, sau đó 
gọi là Thiên Đồng Hoằng Pháp Tự, cùng 
với Kim Sơn Tự ở Trấn Giang, Thiên Ninh 
Tự ở Thường Châu, Cao Mân Tự ở Dương 
Châu được xếp là 4 ngôi chùa lớn của 
Thiền tông. Năm 1979, chùa được sửa 
sang toàn diện. Từ đời Nam Tống đến nay, 
chùa Thiên Đồng là nơi tăng chúng vân 
tập, các bậc cao tăng xuất hiện. Nhiều đời 
cao tăng trụ trì như: Hoằng Trí Chính Giác, 
Trường Ông Như Tịnh, Mật Vân Viên 


761 


THIÊN ĐỒNG TỰ THẤT PHẬT THÁP Z # 3# +: {È 1# 





Ngộ. Các vị tăng Nhật Bản như: Vĩnh Tây, 
Đạo Nguyên lần lượt đến chùa này cầu 
pháp vào niên hiệu Càn Đạo thứ 4 (1168), 
đời Tống, sau khi trở về nước, các vị sáng 
lập »Nhật Bản Phật Giáo Tào Động Tông«, 
toàn thể Phật giáo đồ suy tôn chùa Thiên 
Đồng là Tổ đình. 


THIÊN ĐỒNG TỰ THẤT PHẬT 
THÁP & # ‡ + ? 34 

Ở trước điện Thiên vương, chùa Thiên 
Đồng, huyện Ngân, thành phố Ninh Ba, 
tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Là bảy ngôi 
tháp nhỏ bày hình chữ nhất (_ˆ) là kiến 
trúc thời đại Tống Nguyên. Phần nên tòa 
của tháp hình bát giác, bệ nền mỗi ngôi 
tháp là một tầng, phần dưới là chân đàn, 
Như Ý khám. Trên đặt nền tòa 2 tầng, tầng 
dưới cao, tầng trên thấp, thân tháp là hình 
bầu dục, chọn dùng theo kiểu »Suất đỗ 
ba«. Phần trên là mái tháp khắc bằng đá, 
đỉnh tháp hình lục giác nhọn đầu, góc mái 
vênh lên, đỉnh tháp độ nghiêng dốc đứng. 
Thất Phật Tháp mang một tác dụng như sợi 
dây gắn bó cho cảnh quan trong ngoài 
Thiên vương điện. 


THIÊN HẠ HOÀNH HÀNH X T 3 
#† 

Hình dung khí thế vận dụng vô ngại, chăng 
chịu người lừa, tùy chỗ làm chủ của người 
ngộ đạo. c4 Diễn ngữ lục q. trung ghi: 
»Hil. & ññ {EJ#. & 'Hh 3l # A 3 






































Zt f8 X Ti H TR Ƒ] _L ñR J& 3 fñ 
J#. th #4 ñã EH 2š ñ j . 1H 2 đế Ð 





Z 





.%&:‹ #l# # #. - Thử hỏi là cái gì? 
Trong chúng hoặc có tiên đức nào tham 
thiển đã lâu, hoặc có người ngộ đạo vận 
dụng vô ngại, hoặc có nạp tăng đủ con mắt 
trên trán hay chăng? Hãy bước ra đề Bạch 




















Vân (là pháp hiệu của thiên sư Pháp Diễn) 
làm chứng giùm cho, sẽ được sung sướng 
cả đời. Có chăng? có chăng?« 


THIÊN HOA LẠC, THẠCH ĐIỂM 
ĐẦU % # # # #® Ø% 

Hoa trên trời rơi xuống, đá gật đầu. Hình 
dung việc giảng kinh thuyết pháp rất hay 
làm người nghe cảm động, đến nỗi trên trời 
có hoa thơm rơi xuống, đá cứng cũng cảm 
động mà gật đầu. Tiết Vân Cư Đạo Ưng 
Thiền sư trong NĐHN q. 13 ghi: »‡⁄ “Ẽ ## 






































Ä. Eí 8ã # ÍJj lb lễ +. #¿ ?l H 
1»)s 4® hh Hệ Á ñƒÑqÑ Xi#tX. H*h 























R. ##£Tr Hư — Này các vị, dù 
cho học được việc bên cạnh các đức Phát 
sớm đã lầm dụng tâm. Chẳng thấy người 
xưa giảng được hoa trên trời rơi xuống, đá 
gật đâu còn chẳng dính dáng đến việc của 
chính mình«. 





THIÊN HOA LOẠN TRỤY & 3# ấU 
tế 

Hoa trời rơi tới tấp. Truyền thuyết khi 
Lương Võ Đế, pháp sư Vân Quang giảng 
kinh, cảm động đến trời, hương hoa từ 
không trung rơi tới tấp. Về sau, nhà thiền 
dùng từ ngữ này hình dung việc thuyết 
pháp hay, làm cảm động mọi người. 
Chương Thanh Bình sơn Linh Tuân Thiền 
sư trong CĐTĐL q. 15 ghi: »#? 4 3 fÿ 



































ãZ. HD Etmk“E Fmk#l 8 
".. cố... 
ñl 3š ñH 2S HH EN. ñR ƒ$ K 'E ñL Bề. 
H Hà fĩ 3l đã S† ð8 RE dÈ, + 0h X 
ÈR Œ:. - Nếu chưa hiểu ý Phật, giả sử 





trên đầu phun ra nước, dưới chân xẹt ra 
lửa, thiêu thân đốt tay, thông mình, biện 
tài, tập họp được một hai ngàn môn đô, 
thuyết pháp như mây như mưa, giảng kinh 


762 


THIÊN LẠI Z fã 





được hoa trời rơi tới tấp, chỉ thành tà 
thuyết, tranh luận thị phi, cách Phật pháp 
rát xa.« 


THIÊN HÓA !š 4t, 

Còn gọi: Miế#-bàn, Viên tịch, Diệt độ, 
Thuận thé, Quy chán. Chỉ cho việc thị tịch 
của hàng tăng lữ. Những bậc Cao tăng có 
đức độ, khi duyên giáo hóa chúng sinh ở 
cõi này đã hết liền dời sang cõi khác để 
hóa độ chúng sinh ở đó. Truyện Đàm Giới 
trong Lương Cao tr truyện q. 5 (Đại 50, 
356 hạ) ghi: »ff 36 H§ Ƒ 4. 2Ä ñ1 
tà . XZ 7E HlÏ lễ {L.. - Thân có ánh sáng 
chiếu ra, gương mặt vui vẻ, bỗng nhiên thị 
tịch«. 


















































THIÊN HOÀNG TỰ & Ý 3 (68) 


Ở huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc, Trung 
Quốc. Chùa được xây dựng vào đời Lương 
Nam Triều, khi ấy Pháp Luận từng ở chùa 
này dạy dỗ đệ tử. Đời Bắc Chu Võ Đề, đây 
là nơi hủy Phật pháp của Nan Ba và Kinh 
Sở, bởi trong chùa có tượng Khổng Tử do 
vị tăng vẽ nên được đổi làm trường học, 
tránh khỏi bị hủy diệt. Thời Đường Đức 
Tông, Linh Giám nghỉnh đón đệ tử nối 
pháp của Thạch Đầu Hy Thiên là Thiền sư 
Đạo Ngộ đến bản tự, tu sửa đường vũ, 
hoằng dương Phật pháp. Đời Tống ban đầu 
gọi là »Thái Bình Hưng Quốc Tự«, sau đôi 
tên là »Càn Minh Tự«. Khoảng niên hiệu 
Hồng Vũ (1368-1398) đời Minh xây dựng 
lại. 


THIÊN HY  $ (1335-1415) 

Thiền tăng Cao Ly, họ Phác. Niên hiệu Chí 
Chính thứ 24 (1364) vượt biển sang nhà 
Nguyên (Trung Quốc) tầm phỏng thiện tri 
thức, đến chùa Thánh Ân tham học với 


Thiền sư Vạn Phong Thời Uùy mà đắc 
pháp. đời thứ 26 hệ Nam Nhạc. Sư là một 
trong những Tổ sư tông Tào Khê Triều 
Tiên. 


THIÊN KHOAN ĐỊA TRÁCH & ®% 
lb # 

Còn gọi: Thiên địa huyểễn thù, Thiên địa 
huyên cách. Cách đạo rất xa. NĐHN q. 9 
ghi: »2ĩ Ìl ÍŸ!. 1í 4 !HR. 2 il 
{lv 2X ïX HH Z. — Nếu nói được thì 
ông có con mắt tham học, nếu nói không 
được thì cách đạo rất xa«. 







































































Lâm TẾ ngữ lục ghi: »z th l 5š. 3} 
+z4b4. 4b 4 #t  iM |: ÿ H lữ 
l H. A lš ® Mu. lR 73 ñW 4 ñẾ 
fJ. IH ⁄ #†Ề  Ä& J§ ft š. X HỦ 








RR 7. — Thế nào là pháp? Pháp tức là 
tâm pháp, tâm pháp không hình, thông 
suốt mười phương, hiện dụng trước mất. Vì 
con người chẳng thể tin nồi bèn nhận 
danh, nhận củ, hướng trong danh tự, so đo 
tìm nghĩa; thế là còn cách thiên pháp rất 
xaf«. 

Tham thiền kệ trong Thiền Tịnh Hợp Yếu 
của Thiền sư Phương Tụ Thành ghi: 

3 Ti 7 —. f4 #ã 

 ll fí 3i. 2X HÙ # BR 

»Tham thiền đệ nhất 

Hoảng hốt bất đắc 

Hào ly hữu sai 

Thiên địa huyền cách«. 

»Pháp tham thiên đệ nhất 

Lờ mờ thì chẳng đắc 

Phân biệt dù mảy may 























Cách đạo còn xa lặc«. 


THIÊN LẠI £ #á 
Sáo trời, tức là những âm hưởng của tự 
nhiên như gió thối vào hang, tiếng reo của 


763 


THIÊN LIÊU BÁCH ĐÁNG T+ ƒ Fií # 





cây... Thiên Bán Dạ Thì trong Khóa Hư 
lục ghi: »{Ñ |, — MH 3Ñ f# đ ( X ) 
XÊ Ì RE . — Cúi nghĩ, giọt lậu canh ba 
vừa chuyển, sáo trời muôn tiếng đêu im. 





























THIÊN LIỄU BÁCH ĐÁNG 7 # 
# 

Còn gọi: Thiên ẩn bách đáng. Mục đích 
của đời tu (việc lớn) xong xuôi. Việc lớn 
đã xong. Tiết Tông Thừa Yếu Nghĩa trong 
DTNL q. 9 ghi: »ïZ 4 A RỊI ## ƒK , 
ƒ§ Ã#| #í fli IH Hh., 2 &#* T- ƒ H 3 J 
lý ấT. 2 2 bị 5 JM BH Ì# J# # Hù HỊ 
3% 4. Mini HE Ã Ƒ], BÚ ÿ ! 
Người đại triệt đại ngộ tức là ngươi, ngươi 
đến được trình độ này mới là lúc xong xuôi 
việc lớn, mới tự thấy Thích-ca cùng Đạt- 
ma không có đất dung thân, còn nói gì đến 
Vân Môn, Lâm Té!« 

Tiết Thị Tâm Nguyeh Tụ Duy-na trong 
DTNL q. 3 ghi: »® #X 3Š ï# rò “V7 
đự: 7Ÿ f. TH jŸ 2z J§ ìM 3 





































































































£. H 





















































Ð gi BÉ. XU SH 4A MỊ. HỊ 1ý li 2š 
Z'#. H3 lñ!lR. f⁄JK HH, 
BỊ ìh| bú ¡là ÿ". lịU HP 3Š là f§ 
‡L., H#WNTñHñm. hƑ |H 


® ‹ — Luận đến việc muốn thấu rõ nguồn 
tâm, không có thuật lạ nào khác, chỉ ở 
khoảng suy nghĩ lo lắng đang cuộn trào 
mãnh liệt, cần chặt đứt cơ dụng của dòng ý 
thức, quét sạch nó ngay lập tức. Lúc tiếp 
xúc với sự vật, phải đủ pháp nhãn, chiếu 
phá triệt để thì cái điều ước muốn của 
ngươi-thấu rõ nguồn tâm-như là bên môi 
miệng mò được lỗ mũi, tự nhiên việc lớn 
đã xong, chẳng đợi hỏi người nào khác«. 


THIÊN LÝ VẠN LÝ † # # # 
Ngàn dặm muôn dặm, ý nói cùng với thiền 
nghĩa cách nhau rất xa. Đây là lời thiền sư 


ưa dùng. 72o Sơn ngữ lục ghi: »‡? 2 #) 
#. HỊ T- H đš HH. — Nếu chăng diệu 
ngộ thì cùng với thiên nghĩa cách nhau rất 
xa«. 








THIÊN MỤC MINH BẢN THIỀN 
SƯ TẠP LỤC £ H % + 3# Éf #‡ # 
X. Trung Phong Hòa thượng Tạp lục. 


THIÊN NHIÊN & 44 (739-824) 

Thiền tăng đời Đường, người Đặng Châu 
(Hà Nam) Trung Quốc. Ban đầu sư theo 
Nho nghiệp, sắp vào Trường An ứng thí, 


_ gặp thiên tăng mà tỉnh ngộ bèn bỏ thi cử và 


đến yết kiến Thạch Đầu Hi Thiên cầu học 
thiền pháp, chấp dịch 3 năm mới được cạo 
tóc thụ giới. Lại tham kiến Mã Tổ Đạo 
Nhất được pháp hiệu »Thiên Nhiên«. Ở núi 
Thiên Thai, ngọn Hoa Đỉnh 3 năm, lại đến 
Kính Sơn tham bái Thiền sư Quốc Nhất. 
Sau vảo chùa Huệ Lâm ở Lạc Dương gặp 
phải trời rét liền đốt tượng Phật gỗ để sưởi 
ấm nên danh tiếng đồn khắp nơi, »Đơn Hà 
thiêu Phật« trở thành công án Thiền tông 
nổi tiếng. Sư trở về quê ở núi Đơn Hà 
hoằng hóa thiên phong, đời gọi là »Đơn Hà 
Thiên Nhiên«. Thụy là »Trí Thông Thiền 
sư«, tháp hiệu »Diệu GI1ác«. 


THIÊN NINH TỰ £ # 3 

1. Nằm bên ngoài cửa ải phía tây huyện 
Hải Khang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, 
được xây vào đời Đường. Tên cũ là »Báo 
Ân Tự«. Sơn môn của chùa có 4 chữ »Vạn 
Sơn Đệ Nhất« do Tô Đông Pha viết. Là nơi 
ưa thích của tao nhân mặc khách nhiều thời 
đại. Lý Cương, Triệu Đỉnh, Hồ Thuyên lúc 
bị giáng chức đày về Nam đều từng ở lại 
chùa này. 

2. X. »Bắc Kinh Thiên Ninh Tự«. 


764 


THIÊN QUANG THIỀN TỰ “†- 3+ 3š s# 





3. X. »Dương Châu Thiên Ninh Tự«. 
4. X. »Thường Châu Thiên Ninh Tự«. 
5. X. »KIim Hoa Thiên Ninh Tự«. 


THIÊN NINH TỰ THÁP &£ # ‡ 3 
Tháp nằm trong khuôn viên Thiên Ninh 
Thiền Tự, ngoài Quảng An Môn, khu 
Tuyên Vũ, thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc. 
Theo sách Hữu Quan Văn Hiến, thấp được 
xây sớm nhất vào đời Tùy, nhưng xem 
cách tạo hình, kết cấu thì phải là tháp đời 
Liêu được xây vào đầu thế kỷ thứ 12. Tháp 
được xây trên một cái đài hình vuông, cao 
57,8 mét. Mặt bằng là hình bát giác, đáy là 
tòa Tu-di, trên khắc ba tầng cánh sen to lớn 
nâng đỡ thân tháp tầng thứ nhất. Góc 
quảng thân tháp làm trụ, trên trụ có glao 
long quấn tròn. Bốn mặt chính là cửa, hai 
bên cửa có tượng Thiên vương, hình tượng 
sinh động truyền thần. Toàn bộ tháp tạo 
dáng vững vàng trang trọng, hùng vĩ tráng 
lệ. Tòa Tu-di, thân tháp tầng thứ nhất, 13 
tầng mái kín, ngọc báu to lớn kết trên 
đảnh, tạo thành toàn thể nghệ thuật nặng 
nhẹ, dài ngắn, kín hở, xen kẻ nhau, liền lạc 
nhau. 


THIÊN PHẬT THÁP + 3ÿ 3 
X. Hoa tháp. 


THIÊN PHẬT TỰ Z 35 3 
X. Hưng Quốc Thiên tự. 


THIÊN PHONG TỰ Z ›‡$ 3 
X. Phong Huyệt tự. 


THIÊN PHÚC TỰ £ 3§ 3 

Còn gọi: Chùa Thầy, chùa Cả. Chùa ở phía 
nam núi Sài Sơn, huyện Thạch Thất, tỉnh 
Sơn Tây (Hà Sơn Bình), Việt Nam, cách 


Hà Nội 25km về phía tây. Thượng điện của 
chùa này là một kiến trúc đơn giản mà 
hùng mạnh. Trông bên ngoàải là một tòa 
mái rộng, ngói to và dầy chụp lên bốn mặt 
hiên thấp đứng trên một nền bệ đất cao. 
Bên trong là một bộ sườn nhà cao lớn với 
những cột to kèo lớn đội một mái nhà một 
gian hai chái nhưng to rộng khác thường. 
Cột kèo chạm trổ đơn giản nhưng những 
vách gỗ bọc chung quanh được cấu tạo 
theo kiểu nong đố dầy chắc. Trong chùa có 
thờ tượng của Thiền sư Từ Đạo Hạnh. 


THIÊN PHÚC TỰ † 3š 3 

Ở phường An Định, Trường An xưa, thành 
phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. 
Niên hiệu Hàm Hanh thứ 4 (673) đời 
Đường, Thái tử Chương Hoài bỏ nhà làm 
chùa. Học trò của Thiện Đạo là Hoài Cảm 
trụ trì, kẻ đồng đạo bốn phương đến xin ở 
ngày càng đông. Cuối những năm Khai 
Nguyên (713-741) Sở Kim thiền tọa 6 năm 
tại chùa này. Niên hiệu Thiên Bảo thứ 3 
(744) xây cất tháp, tập họp các vị Đại đức 
ở dưới tháp tu »Pháp Hoa tam muội«. Niên 
hiệu Thượng Nguyên thứ 2 (761) vua Túc 
Tông vời Huệ Trung đến cung đình làm lễ 
thầy trò, sai trụ Tây Thiền Viện của chùa 
này. Thời kỳ Võ Tông hủy Phật, chùa này 
cũng bị phá hoại. Niên hiệu Đại Trung thứ 
6 (852) phục hưng, đổi tên là »Hưng 
Nguyên Tự«, về sau dần dần suy vi, hiện 
chùa không còn nữa. 


THIÊN QUANG THIỀN TỰ f %. # 
+ 

Ở làng Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa, 
tỉnh Đài Loan, Trung Quốc. Khoảng niên 
hiệu Đạo Quang (1821-1850) đời Thanh 
sáng lập, ban đầu gọi »Thiện Đức Phật 


765 


THIÊN SAI “Ƒ 3 





Đường«. Niên hiệu Đồng Trị thứ 3 (1864), 
Quang Tự thứ 7 (188§1) từng hai lần thi 
công. NaÊm 1932 tín đồ cũng tập họp tiền 
bạc xây cất lại. Về sau gặp phải trình độ 
bất đồng mà hủy hoại. Tín đồ vì hoằng 
dương Phật pháp mà quyết định dời chỗ 
xây dựng. Năm 1966 đặt mua khu đất hiện 
nay, năm sau khởi công xây dựng. Năm 
1968 đổi tên là »Thiên Quang Thiền Tự«. 


THIÊN SAI † š 
Nhiều sự khác biệt, đủ mọi sự khác biệt. 
Mật Am chả lục ghi: »ÉE Jä Fã tim là ÈÊ › 
jÑ ÄR jÑ #. Jll f }š Ƒ|. JW WU + 
3%. 4 HỊ ìl #2) HỊ. 7R 3È 32 RÑj ñ 
#. TH ñH HỊỊ H # HR Ếq T†- 3 
tà {f IHỊ HẺ j IR L ff s - Ở nơi nào 
cũng làm tốt làm lành, làm gương làm 
mẫu, làm người hộ trì cho pháp môn, trợ 
thủ đắc lực cho Hoàng gia, nhưng đều 
chẳng phải là thân thông diệu dụng, cũng 
chẳng phải là lẽ ấy như thế. Vì sao nói như 
vậy? Từ khi ấi trên nhiễu đường sai khác, 
bây giờ mới nhằm trên đỉnh Tỳ Lô bước 
lên.« 















































Ÿ.‹ 



































xẻ † 
ñ 
: 


THIÊN SƠN f ›Ù; 

Còn gọi: Thiên Hoa Sơn, Tích Thúy Son, 
Thiên Đóa Liên Hoa Sơn. Núi ở cách thành 
phố Liêu Dương về phía đông nam 30km, 
cách thành phố Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh, 
Trung Quốc 20km về phía đông, là một 
trong ba đại danh sơn vùng Đông Bắc. Núi 
cách mặt biển hơn 700m, diện tích khoảng 
300krÏ. Trong núi có nhiều ngọn núi kỳ lạ, 
chùa chiền bố trí như bàn cờ. Đồi núi tổng 
cộng 999 tòa, vì gần 1000 nên gọi là 
»Thiên Sơn«. Tiên Nhân Đài là ngọn cao 
thứ nhất, Ngũ Phật Đỉnh là ngọn cao thứ 
nhì. Từ xưa đã có lời khen »không ngọn 


núi nào không lạ, không vách đá nào 
không dốc, không chùa chiền nào không 
cổ«. Trong danh thắng cổ tích, năm đại 
tùng lâm là nổi tiếng hơn cả. Đó là Hương 
Nham, Tổ Việt, Long Tuyên, Trung Hội, 
Đại An, đều được xây dựng vào khoảng 
niên hiệu Cảnh Đức (1004-1007) đời 
Tống, nổi tiếng vào đời Minh. Chùa Long 
Tuyền là cự phách, kiến trúc hai chùa Đại 
An, Trung Hội rất là tao nhã cô kính, ở 
giữa hai chùa lại có Huyền Nhai La Hán 
Động. Trên vách đá phía sau chùa Tổ Việt 
có khắc bốn chữ »Độc Trấn Quần Hiệp«. 


THIÊN SƠN VẠN THỦY *† 1; # z 
Ngàn núi muôn sông, ý nói cách thiền pháp 
rất xa, căn bản chăng hợp thiền pháp. Đây 
là lời thiền sư hay dùng. Phần Dương ngữ 
lực q. thượng: »‡ lẩ l# ®* L1 T lHỊ 
7K¿ — Vừa mới suy nghĩ đã cách thiển 
pháp rất xa«. 

















THIÊN THAI SƠN £& # 1; 

Còn gọi: 7ên Thê Sơn, Thai Nhạc. Núi 
thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc cách thành phố 2km về phía 
bắc. Vì hình dáng núi giống như § cánh 
sen búp, có 8 nhánh 8 khe và thượng đài, 
trung đài, hạ đài giống như cái đài của 
Tam tĩnh, nên gọi là Thiên Đài (Thiên 
Thai). Tương truyền vào niên hiệu Xích Ô 
(238-251) của nhà Ngô, thời Tam Quốc, 
núi này đã có chùa Phật, từ đời Đông Tấn 
trở đi, có các ngài: Chi Tuần, Đàm Quang, 
Trúc Đàm Thái, đã từng ở đây. Niên hiệu 
Thái Kiến thứ 7 (575) nhà Trần thời Nam 
Bắc Triều, ngài Trí Khải chọn chỗ tu thiền 
và lập Tu Thiền Tự trên ngọn Phật Lũng 
(sau đổi tên Thiền Lâm Tự). Niên hiệu 
Khai Hoàng thứ 18 (598) đời Tùy, Tấn 


766 


THIÊN THÁNH QUẢÁNG ĐĂNG LỤC Z % /š /# ‡# 





Vương là Dương Quảng dựng Thiên Thai 
Sơn Tự, đến năm 605, Vua ban hiệu chùa 
là Quốc Thanh. Năm 804, 2 vị tăng Nhật 
Bản là Tối Trừng và Nghĩa Chân đến Tu 
Thiền Tự để học Ngưu Đầu Thiền với ngài 
Tu Nhiên. Cuối đời Đường đầu đời Ngũ 
Đại, Thiền tông hưng thạnh, chùa thiền 
trên núi Thiên Thai rất nhiều, các vị như 
Đức Thiều, Sư Uân đã từng trụ Vân Cư, 
quy y cho Ngô Việt Vương, phục hưng di 
tích của ngài Trí Khải. Đức Thiều xây cất 
»Báo Quốc Hoa Nghiêm Viện«. 

Răng Thiên Thai có nhiều núi đẹp, cao lớn 
nhiều vẻ, suối chảy thác tuôn trắng tỉnh 
như dãi lụa. Có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng 
như: Thác treo kẻo đá, Ráng đậu Xích 
Thành, Đêm trăng Quỳnh Đài, Buổi sáng 
mùa xuân ở Đào Nguyên... 


THIÊN THAI TỰ :š # ‡ 

Còn gọi: Địa Tạng thiên lâm. Ở phía bắc 
đình Bồng Nhật, ngọn Thiên Thai, núi Cửu 
Hoa, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Vào đời 
Đường, Kim Địa Tạng kết tranh làm am ở 
nơi đây, có tăng Khiết Bình thường từ gò 
La hán đến đây gặp gỡ trò chuyện với Địa 
Tạng. Đời Tống cao tăng Tông Cảo có làm 
thơ vịnh chùa này: »Đạp biến Thiên Thai 
bất tác thinh, thanh chung nhất chử vạn 
sơn minh« (Giẫãm khắp Thiên Thai chẳng 
tiếng tăm, chuông vang một tiếng động núi 
non). Đời Minh chùa này y nguyên vô 
cùng sơ sải, chỉ là vải g1an nhà tranh với cỏ 
xanh. Khoảng niên hiệu Gia Tĩnh (1522- 
1566) đời Minh, tăng trong chùa là Trân 
Ngọc tuần tra núi, bảo vệ núi vài mươi 
năm như một ngày. Vào cuối đời Minh đầu 
đời Thanh Thiền sư Mặc An giỏi cả thi thư 
họa trường kỳ ở chùa này. Khoảng niên 
hiệu Khang Hy (1662-1722) đời Thanh, 


tăng Trần Trần Tử kết am bên cạnh chùa, 
gọi »Hoạt Mai Am. Thi nhân đời Thanh 
Viên Mai có bài thơ viết về Hoạt Mai Am 
trong quyền »Tùy Viên thi Thoại«: »Thùy 
bả am danh hiệu Hoạt Mai, linh nhân thiên 
cô phí nghỉ xai. Ngã kim khởi thị khinh 
sinh giả, chỉ vị tùng tiền tử quá lai.« (Ai 
đặt tên am là Hoạt Mai, khiến người thiên 
cô phải nghỉ hoài. Nay tôi đâu phải người 
tự tử, chỉ bởi trước đây đã chết rồi). Về sau 
có Hòa thượng Lãn Ngộ thường ở nơi này 
họa vẽ vật thực và cùng với trụ trì Pháp sư 
Nghĩa Phương đàm đạo suốt ngày. Chùa 
dựa vào thế núi mà cất, trước sau ba dãy 
điện vũ là Địa Tạng điện, Đại hùng bảo 
điện, Vạn Phật lâu, dãy sau còn có Thiền 
phòng, Nhà khách. Tượng Phật ở mỗi điện 
trang nghiêm, chuông to, trống lớn, pháp 
khí có đủ cả. Trên Vạn Phật lâu nhiều 
tượng khắc gỗ treo đầy trên xà nhà, bị khói 
hương xông mãi nên rất giống tượng Phật 
đúc bằng sắt. Trên núi sau điện có một hòn 
đá lớn, trên có in dấu chân lớn hình lõm, 
tương truyền đó là dấu chân của Kim Địa 
Tạng để lại. 


THIÊN THÁNH QUẢNG ĐĂNG 
LỤC % # #8 }# #& 

Đăng lục, 30 quyên, do Lý Tuân Húc biên 
soạn vào đời Tống. Vào niên hiệu Thiên 
Thánh thứ 7 (1029), Tuân Húc dâng Quảng 
Đăng lục lên vua Tống Nhân Tông. Vua 
ban cho 2 chữ Thiên Thánh làm tựa sách, 
được xuất bản vào niên hiệu Thiệu Hưng 
thứ I8 (1148), về sau đựơc xếp vào 7c 
Tạng kinh tập 135, trang 595. Sách này thu 
thập lược truyện và cơ duyên của khoảng 
trên 370 vị từ Phật Thích-Ca, 27 vị Tổ Ấn 
Độ, 6 vị Tổ Trung Quốc đến 9 đời dưới Tổ 
Nam Nhạc, 12 đời dưới Tổ Thanh Nguyên. 


767 


THIÊN THÂN }š *‡ 





Đặc biệt kế tỉ mi về hệ phái Nam Nhạc, 
gom chép hâu như toàn bộ ngữ lục các 
thiên sư từ Mã Tô Đạo Nhât trở về sau. 


THIÊN THẦN ‡š 3} 

(Tăng nhân) chết, mất. Chương Kính Sơn 
Hồng Nhân Thiền sư trong CĐTĐL q. I1 
ghi: »JÑ 3X 7N ® _E ## thị. MỊ E lữ 
lễ *. 2E ñH 6 HH Jộ fẾ LH Z5 — TH › 

— Niên hiệu Hàm Thông thứ 6 (379) sư lên 
Kinh Sơn. Năm sau, bản sư mắt, chúng 
thỉnh sư tiếp trụ trì Kính Sơn, đời thứ ba.« 








THIÊN THẤT BÁCH TẮC TRẦN 
LẠN CÁT ĐĂNG † % 5 ñ| ñš }MÑ 
Š #& 

Một ngàn bảy trăm (1.700) công án là lời 
cũ mèm vô dụng. 1.700 tắc: chỉ cho tất cả 
công án trong Cảnh Đức Truyễn Đăng lục 
đời Bắc Tống. 

Cát đằng: dây leo, dụ chỉ lời nói trong 
công án. Hàm ý chê bai. Tiết Trung Phong 
Hòa thượng Hành lục trong TPQL q. 30 
ghi: »‡ DI Eï T Rã H, — — #1 fb = 
ME —=2#. T + H HỊ đã 5 
Hệ. H §ññ ƒ.. tt ĐR ìÌ ñ# f3 Hš 7K 
#®3 s #4 & [] ý ‡I 2 6. ấn Hữ 4Ð 
†. šJ Hš l ÀX. - Mặc cho ông đem 
tất cả trí thông mình hiểu hết được kinh 
điển tam thừa, 1.700 công án cũng đều là 
lời cũ mèm vô dụng. Đối với Bách gia chư 
tử, dù cho ông có chủ giải khéo léo từ đầu 
đến cuối đêu là đi loanh quanh ngoài cửa, 
lúc nói thì giống như ngộ, nhưng khi đối 
cảnh vẫn còn mê«. 

















THIÊN THỌ TỰ ĐẠI THÁNH BẢO 
THÁP £ $ ‡ kx # # 3# 

Nằm trong khuôn viên chùa Thiên Thọ, 
huyện Quảng Đức, tỉnh An Huy, Trung 


Quốc. Chùa Thiên Thọ nguyên gọi là 
»Thông Thiên Tự«, do Thiền sư Pháp 
Uyễn sáng lập vào khoảng niên hiệu Thiên 
Hựu (904-907) đời Đường. Niên hiệu Kiến 
Trung Tĩnh Quốc thứ 1 (1101) đời Tống 
đổi tên là »Khai Hóa Tự«. Niên hiệu Vạn 
Lịch thứ 30 (1602) đời Minh mới đổi tên là 
»Thiên Thọ Tự«, bị phá hủy vào năm 
1938, chỉ còn tháp này. Đại Thánh Bảo 
Tháp được xây vào niên hiệu Thái Bình 
Hưng Quốc thứ 4 (979) đời Tống, khi đó 
chỉ có 5 tầng. Niên hiệu Nguyên Phù thứ 2 
(1099) bị lửa thiêu hủy. Niên hiệu Sùng 
Ninh thứ 4 (1105) trùng tu thành 7 tầng. 
Niên hiệu Vạn Lịch thứ 30 (1602) đời 
Minh, Khang Hy thứ 7 (1668) lần lượt 
trùng tu. Tháp thể hiện còn là kết cấu hỗn 
hợp gạch gỗ theo kiểu lâu các, hình lục 
giác, 7 tầng, 6 cửa, cao khoảng 42m. Đỉnh 
tháp là kiểu nồi sắt úp, mái cong phô bày 
ngói ống màu xanh lam, có treo phong 
linh, tạo dáng đặc biệt hoa lệ. 


THIÊN THỌ THÁNH ÂN TỰ % # 
1$ 

Nằm ở sườn nam núi Đặng Úy, thị trấn 
Quang Phúc, huyện Ngô, tỉnh Giang Tô, 
Trung Quốc. Thiên Thọ và Thánh Ân vốn 
là hai chùa. Thiên Thọ Thiền Tự sáng lập 
vào khoảng niên hiệu Thiên Bảo (742-755) 
đời Đường, Thanh Ân Thiền Viện sáng lập 
vào khoảng niên hiệu Bảo Hựu (1253- 
1258) đời Tống. Thiên Thọ Thiền Tự bị 
hủy vào đời Nguyên. Niên hiệu Hồng Vũ 
thứ 9 (1376) đời Minh đem hai chùa hiệp 
làm một, phát triển mạnh công trình thô 
mộc, xây đại điện, đúc chuông, cất lầu 
chuông. Niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 7 (1409) 
trùng tu đại điện, xây Tàng kinh các, Thiên 
vương điện. Niên hiệu Chính Thống thứ § 


768 


THIÊN TÙNG BÚT KÝ -ƑF ‡4 # šu 





(1443) ban cho tấm biển »Thiên Thọ 
Thánh Ân Tự«. Niên hiệu Chính Thống 
thứ 10 (1445) lại xây Phạm thiên các. 
Hoàng đế Càn Long sáu lần Nam tuần, đều 
đến chùa nảy ban tắm biển, tặng thơ, đề 
chữ, từ đây danh tiếng chùa càng lẫy lừng. 
Hiện chỉ còn Đại hùng bảo điện, Thiên 
vương điện, Tăng xá. Ngoàải ra còn có nửa 
ngôi miếu thờ đời Minh và phần điêu khắc 
đá rất tỉnh xảo. 


THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ, DUY 
NGÃ ĐỘC TÔN & +L X T 9È & # 
* 

Trên trời dưới trời, chỉ có Ngã là tôn quý. 
Truyền thuyết khi Phật ra đời đã nói ngay 
câu này. Tiết Thích-ca Mâu-ni phật trong 
NĐNHN q. I ghi: »‡t 11 †H #Ý # Ƒ. — 
li X› —Ÿ#†t. 3ã: X EX 
F, HỆ ‡k #lj ?#.. — Thế Tôn vừa được 
sinh ra, liền một tay chỉ trời, một tay chỉ 
đất, bước đi bảy bước, mắt nhìn bốn 
hướng, nói: Trên trời dưới trời, chỉ có Ngã 
là tôn quý.« Nhà Thiền sử dụng lời nói 
nảy, ngụ ý rằng: Tự tâm là Phật, tự ngã là 























H7 ĐỀN, 2k #| 3 ĐÀ. 

: Ở trong muôn tượng riêng bày thân, 
chỉ người tự nhận mới là gân, năm xưa 
lầm hướng ngoài đường kiếm, xem lại 
trong lò lửa kết băng. Trên trời dưới trời, 
chỉ có ngã là tôn quý. Phần lớn mọi người 
chạy theo ngọn, chẳng tìm ngay gốc của 
nó. Trước tiên phải được nơi góc, tự nhiên 
mọi việc tiễn hành thuận lợi, không có gì 


phải lo.« 


THIÊN TỊCH :Š ‡t 

(Tăng nhân) mắt, chết. Tông Môn Võ Khó 
ghi: »É#£ HH 2 lễ ÿí. 1 Hệ z4. ĐE 2 
1 TÍE ®⁄ 5#. 5 N Ä Bă LH TT ft 
- Đến khi Minh An mát, di chúc rằng: 
Toàn thán được chôn kín trong mười năm 
không bị nạn gì nhưng sau đó sẽ bị Đại 
Dương Bình đánh.« 


























THIÊN TÌNH BẤT KHẲNG KHỨ 
XI ® +4 

Trời tạnh chẳng chịu đi. Nói đủ gồm có 2 
câu: 

XI #ff&. HfữMMðR. 

Thiên tình bất khẳng khứ 

Trực đãi vũ lâm đầu 

»Trởời tạnh chẳng chịu ấi 








Chờ mãi mưa ngập đâu« 

Thiền tông mượn nhóm từ này để chê 
người học thiền chẳng biết nắm lấy thời cơ 
để lập tức ngộ nhập. Tiết Linh Ản Huyền 
Bản Thiền sư trong NĐHN dq. 10 ghi: 
»IÃ]: bú ÙỸ À [] E Bỏ , #®Rili À1 
#E. Wt  ?H hị? BữÚH: ZX H £ 
3. — Hỏi: Vào cửa Lâm TẾ liền bị hét, 
vào cửa Đức Sơn liên bị đánh, ý này thế 
nào? Sư đáp: Trời tạnh chẳng chịu đil« 









































THIÊN TÙNG BÚT KÝ 3 # ‡6 

Bút ký, I quyền, do Đại Thiều viết vào đời 
Minh, được ấn hành vào cuối đời Minh và 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 114, trang 
773. Sách này thu thập 4 thiên do Đại 
Thiều viết lúc ở Thiền viện Thiên Tùng, 
Biện Sơn. Đó là: »Thiên Tùng Bút Ký«, 
Thiền tông Hợp Luận«, »Lăng Nghiêm 
Kích Tiết« »Tạp trước« và lấy thiên đầu 
»Thiên Tùng Bút Ký« để làm tên sách. Nội 


760 


THIÊN TƯ PHÚC TỰ Z *š 3ñ 3# 





dung nêu lên việc tham thiền ngộ đạo có 
thê ở trong pháp thế gian kiểm chứng được 
pháp xuất thế gian và ngược lại. Một loại 
bản gốc còn được xếp vào 1 thiên »Kim 
Cang Chính Nhãn«. 


THIÊN TƯ PHÚC TỰ % 3# 3š $ 

Còn gọi: Chùa Côn Sơn, chùa Hun. Chùa 
nằm trong núi Côn, thuộc huyện Chí Linh, 
tỉnh Hải Hưng, miền Bắc Việt Nam, là một 
trong ba trung tâm Phật giáo lớn nhất vào 
đời Trần. Chùa nguyên được lập ra từ triều 
Lý nhưng mãi đến đời Trần, được Tam Tổ 
Trúc Lâm là Huyền Quang sửa sang thành 
một ngôi đại tùng lâm. Tam Tổ trụ trì và 
viên tịch tại đây, xá-lợi được bảo tàng 
trong ngọn tháp ở phía sau chùa trên lưng 
chừng núi Côn Sơn. Tháp xây bằng đá 
xanh, xung quanh có tường hoa, mặt tường 
có những viên gạch cổ chạm triệu gắm, rất 
lớn và nặng. Tương truyền xưa kia, chùa 
này tòa ngang dãy dọc có đến 83 gian. Sau 
bao năm tháng đôi thay, bao cuộc chiến 
tranh tàn phá, chùa chỉ còn lại mấy gian 
thờ Phật và gian nhà Tổ. Đến đầu triều 
Nguyễn, vị thiền sư Trụ trì trùng tu lại 
chùa: Tòa thượng điện khá to, ngói lợp to 
bằng cái khay hình chữ nhật kiểu mũi hài 
và rất dầy, đến nay vẫn còn Nhà Tổ thờ 
Trúc Lâm Tam Tổ, hai bên thờ tượng các 
Vương hầu đời hậu Lê. Tất cả tượng đều 
được tạc rất khéo. 


THIỀN z# 

1. Một phương pháp tu luyện từ thời cổ Ấn 
Độ truyền sang Trung Quốc, tiếng Phạn là 
Dhyàna, dịch âm là Thiền-na, gọi tắt là 
Thiền, cách dịch cũ là Tư duy tu, cách dịch 
mới là Tĩnh lự. Giống với từ thiền định, 
nghĩa là tâm chuyên chú vào một cảnh nhất 


định và chỉ suy nghĩ kỹ về cảnh đó. 

2. Chỉ thiền pháp của Thiền tông Trung 
Quốc, tương truyền chính là do đức Phật 
Thích-ca mâu-ni trao truyền lại. Kỳ thực là 
do thiền tăng Trung Quốc sáng lập thứ 
thiền pháp gọi là »Chính pháp nhãn tạng«. 
Nhà thiền cho rằng thứ thiền này không thể 
nói ra, không thể định được phạm vi, 
không thể giải thích, vượt khỏi mức suy 
nghĩ bình thường. Pháp Diễn ngữ lục q. hạ 
ghỉ: »E 3£ 2x: HH f l ##? lỗ] šŸ Bị 
fE # Bí Xổ. 3 HI 4 Ñữ 27 sƑ. 3ã RỊ 
8 J\Gc # ?ế HH tị? TẾ Ế ! — Sư 
thượng đường nói: Thiên là gì? Cội Diêm- 
phù ở bên Hải Nam. Gần thì chẳng rời tắc 
vuông, xa thì mười muôn tám ngàn. Rốt 
cuộc là gì? Thiên! Thiển!« 

Tiết Tịnh Pháp Chương Thiền sư trong 
NĐNN dq. 15 ghi: »Jš 3: Jñ]: ñll fJ 
XfỈ? HỤ J R  ‹ — Quảng chủ hỏi: 
Thiên là gì? Sư lặng lẽ chẳng nói«. 

3. Chỉ Thiền tông Trung Quốc. Tiết Tục 






































Nghệ Ngôn trong NHQL q. 30 ghi: »Š*#. , 
#L. ft = 5. ®&#— È. M2 
ZẨÑ—=. DRW273fñ 3⁄1. - 








Ba tông Thiên, Giáo, Luật vôn là một 
nguồn, đời sau chia nó ra làm ba vì trí lực 
của họ chăng thê bao gốm hêt«. 


THIỀN AM 3# # 

Nhà cỏ đơn sơ để tu tập pháp thiền. Huyền 
Giác truyện trong TCTT q. 8 ghi: »lấ 
5ÿ 3% MỊ M35. iš ` & F H M Fi 
HỆ . — Sư thấy cạnh chùa có một cảnh đẹp 
nên tự xây một thiền am dưới vách núi«. 

















THIỀN BÁ ## 44 

Lời tôn xưng các vị thiền sư có đạo đức 
cao, danh vọng lớn. Thư Dương Ức gởi Lý 
Duy trong CĐTĐL q. 30 ghi: »2š “Ƒ {li SƑ 


779 


THIỀN CHÚNG 3# ⁄ 








32 Hl. ìR f? JR§ Sỉ MỸ {HH ‹ — Năm ngoái 
tạm trần giữ quận này, may mặn gặp được 
thiên bả Quảng Huệ. 


THIỀN BẢN 3# ‡⁄4 

Còn gọi: Ÿ bản. Tắm ván được dùng để tựa 
lưng hoặc đề gác tay cho đỡ mỏi trong khi 
ngồi thiền. Kích thước: I x 6 x 54cm. Trên 
đầu có khoét một lỗ tròn để xỏ dây. Khi 
ngồi thiền sẽ cột tắm ván này nằm ngang 
trên giường thiền, bề mặt hơi nghiêng để 
dễ tựa lưng. Nếu muốn đỡ mỏi tay thì đặt 
nó nằm ngang trên hai đầu gối. Tắc 20, 
Bích Nham lục q. 2 (Đại 48, 181 thượng) 
ghi: 

Hế Z2 LH 3 ðễ ## HR 
#E 2K fị I ?z tị BÀ 
®Ñ ‡‹ ii EH 4` Ñế PH 
R JR 2} fJ É lã 2 
»Long Nha sơn lý long vô nhãn 

Tử thủy hà tằng chấn cổ phong 

Thiền bản bồ đoàn bất năng dụng 

Chỉ ưng phân phó dữ Lô Công«. 
»Trong núi Long Nha rồng không mắi, 
Nước chết đâu làm thịnh Thiên tông, 
Thiên bản bồ đoàn không dùng được, 
Chỉ nên giao phó lão Lô Công«. 

















L #8 
= 




















l 















































THIỀN BỆNH 3# ;š 

Đứng về lập trường Tổ sư thiền, nói chung 
những gì có thể chướng ngại sự kiến tính 
đều gọi là Thiền bệnh. Nói khác đi, hễ có 
sở trụ đều là bệnh, lọt vào tương đối đều là 
bệnh. Viên Giác kinh (Đại 17, 920 thượng) 
ghỉ: »Ä ÄE 1H ® ! ‡M ñP EHJN. 2Â ñữ 
x#fx⁄ f1. lù RÑ jØÂ. 
?%ll.. -— Đại bi Thế Tôn! Đã thuyết rõ 
những thiền bệnh khiến đại chúng trong 
hội được pháp chưa từng có, tâm ÿ sạch 
trơn, được hoàn toàn an ôn«. 




















THIỀN BỊ CHÚNG CÁCH z#ÿ 4 3# 
J& 


Pháp môn của nhà thiền bao gồm và súc 
tích nhiều phương thức. Tiết Tục Nghệ 
Ngôn trong NHỌL q. 30 ghi: »húi ÿ* ñï: 
#. lf lHãE L Zữ ##. 1U: X W 
1U. ØÑ ñ ÄÃ Z. j* f1. ä#W #R 



































Tí. . . 1 79 ÀX XS ĐỀ ñH Kế fl X 
]£.. 4 HỊ Ð — 32 HH th. — Lâm Tế ưa 


nói quả quyết, Tào Động chuộng nói uyển 
chuyển, đây là những nét lớn về tông phái 
của họ. Nhưng các bậc đại lão, cũng có 
người chẳng phải hoàn toàn như thế... 
Đây chính là chỗ Đại Huệ gọi là Thiên bị 
chúng cách, không hạn cuộc trong một 
đường hướng«. 


THIỀN CẦU z# #& 


Quả banh lông, nhà chùa dùng để ném 
đánh thức người tu thiền ngủ gật. Tư Trì 
Ký q. hạ ghi: »ỞQuả banh của nhà chùa 
dùng gọi là thiển cầu, được ném từ đằng 
xa để đánh thức người ngủ gật trong lúc 
tọa thiên«. 


THIỀN CHỦ ĐẠI SƯ ‡ÿ š +% f#ƒ 
Hiệu của Thiền tăng Kiểu Nhiên, đời Ngũ 
Đại, do Mân Vương ban cho. X. Kiểu 
Nhiên. 


THIỀN CHÚNG z#š #- 


Tăng chúng tham thiền. Pháp Diễn ngữ lục 
q. thượng: »Ï À Eš H. †T []: k8 7 
EÈ 14 2K bú Xf ZZ. AÀ Í!Ì — ñJ BẾ ñỤ 5 
1. — Ngày sư vào viện, có vị tăng hỏi: 
Từ giả Song Tuyển, đi đến nơi tăng chúng 
tham thiển, ngưỡng mong Sư nói cho một 
câu mới vào cửa«. 








771 


THIỀN DUYỆT 3# 2 





THIỀN DUYỆT 3# ##. 

Trạng thái vui vẻ thoải mái phát sinh nơi 
tâm khi người tu nhập vào thiền định. 
Thượng Sĩ Hành Trạng trong Tuệ Trung 
Thượng Sĩ ngữ lục ghi: »E] Í #š tầ 
#2. 4 ĐI Ø 4 là lề: — Ngày ngày 
Thượng sĩ chỉ lấy Thiên duyệt làm vui, 
không lấy công danh làm sở thích« 


THIỀN ĐẠO Z# :š 

Đạo pháp Thiền tông. Pháp Diễn ngữ lục 
q. trung: »ÄX £ H 3l. HẸ †X # J§ R ¿ 
ll Z ñì J& 6. 2K Hằ RA 9 2L ft 
X lñ Z Mĩ. 2 Á ĐI ÍS ñN HH 3: ñ 
lñ  # ¿ — Thử hỏi đại chúng đêm 
qua mộng cái gì, vừa rồi nói cái gì? Trong 
chúng đêu là các bậc tiên đức tham thiên 
lâu ngày, tỉnh thông đạo pháp Thiển tông. 
Nếu có người nào biện được, thử bước ra 
thổ lộ tin tức xem!« 








THIÊN ĐĂNG THẾ PHỔ ?# 3# + # 
Đăng lục, 9 quyền, do Ngô Đồng biên tập 
vào đời Minh, Đạo Mân trùng biên, được 
xếp vào Tực Tạng kinh tập 141, trang 513. 
Đạo Mân sưu tập tư liệu từ trong các 
Truyền đăng lục, các bi minh còn sót lại để 
biên tập thế phổ của chư sư Thiên tông. 
Đạo Mân tình cờ được biết Ngô Đồng 
cũng có trước thuật giống như mình, nên 
hai người cùng hợp tác, thêm phần tu đính 
thành sách. Đem vào những vị được truyền 
thừa có căn cứ, theo biểu đồ các tông soạn 
thành thế phố, còn những vị không rõ nối 
pháp ai thì phụ vào ở cuối tông. Toàn sách 
được trình bày sáng sủa, có thứ tự lớp lang. 


THIỀN ĐẦU 3š 5ã 
I. Thủ tọa trong thiền viện. Đại Giám 
Thanh Quy (Đại §1, 621 hạ) ghi: »‡l! 3£ “¿ 








Xl 9 2. HỆ íEƠ HE. ® fÈ j#. 
lí Rề ñ 2 XE ỨẦ.. — Hiệu lệnh tọa thiển 
ở Tăng đường quyền ở vị Thủ tọa, chứ 
không ở vị Trụ trì, Thủ tọa được gọi là 
Thiên đâu«. 

2. Còn gọi: Thiển đậu, Thiển đâu, Thiện 
đó. Dịch âm của chữ Phạn Jantu, có nghĩa 
là chúng sinh. Theo: PQĐTTĐ của nhóm Từ 
DI. 









































THIỀN ĐỊNH 3# # 
Tĩnh tâm suy nghĩ, chuyên chú vào một 
cảnh. Tiết Tống Huy Tông Hoàng Đế trong 
NĐNN 4q. 6 ghi: »Iốt #l — ft. 3á jM| Xã 
Wể #: 4ñ Ẳ  § À Hđ Bị. BỊ 
JÀ jÈ JT. '!H f3 — Tl X xế. 5 3V 
Hồ . 1 JN 3Š  ¿ — Niên hiệu Chính Hòa 
thứ 3 (L113) quan Tuân bố ở Gia Châu tâu 
rằng: Có cội cô thụ bên đường của bản bộ 
bị gió thổi ngã, bên trong cội cây có một vị 
tăng đang thiên định râu tóc xoả che thân 
thể, móng tay mọc dài quấn quanh thân«. 
Lục Tổ Huệ Năng giải thích »Thiền Định« 
như sau: Ngoài lìa tướng là Thiền, trong 
không loạn là Định. Lối giải thích này ảnh 
hưởng tắt lớn trong giới tu thiền đời sau. 
























































THIỀN ĐỒ 3# 2+ 

Thiền sinh. Lực Tổ Lạc Đạo Ca ghi: 
— sử #š . JŠ lJl Éã 

J\ # #ữ 2E H ? 4 

1Š lx ñấ IR ® — 

'ứỀ À ®# # %l Hi 

»Nhất thảo am thắng già lam 

Bát vạn thiền đồ nhật dạ tham 
Pháp cổ tài minh xan nhất đồn 

Cá trung nhân ngã bất do đam«. 
»Một am tranh hơn già lam 

Mỗi ngày tám vạn thiên sinh tham 
Trồng pháp vừa vang ăn một bữa 


























772 


THIỀN HÒA 3Ÿ #ï 





Ngã nhân trong đó chẳng còn mang«. 


THIỀN ĐỨC 3# /& 

Lời tôn xưng các vị thiền tăng. Minh Giác 
ngữ lục q. I ghi: »Ñj ñã # fñ.. 2h 3 
j. MA ELl. £H 3® 7: - Thiển 
đực các ông, tôi hy vọng quý vị tham cứu 
rõ ràng, như người leo núi, mỗi vị hãy tự 
nỗ lực«. 








THIÊN ĐƯỜNG 3ÿ # 

1. Gọi đủ: Tọa thiền đường. Cũng tức là 
Tăng đường. 

2. Đạo tràng dùng để chuyên ngồi thiền. 

3. Pháp đường được dùng để ngồi thiền, 
nếu tự viện không có Tăng đường. Đây 
cũng là chỗ ở của chư Tăng, từ Duy-na trở 
xuống. Bài thơ Gia Lâm Tự của Trần 
Quang Triều (1286-1325, Việt Nam) ghi: 
4ù 2 l ñt 5. 7P H #lJ| Xã Tí 

» Tâm khôi oa giác mộng 

Bộ lý đáo Thiền đường 

Xuân vãn hoa dung bạc 

Lâm u thiền vận trường«. 

»†ro lòng tàn mộng nhỏ 

Chân dạo tới Thiên đường 

Cuối xuân sắc hoa nhạt 




















Rừng vắng tiếng ve suông«. 
Theo: Việt Nam Phát Giáo Sử Luận của 
Nguyễn Lang. 


THIỀN GIA QUY GIÁM z# # #, # 

Sách, 1 quyền, do Thanh Hư Thể Tịnh (vị 
tăng Triều Tiên) soạn, được xếp vào Tục 
Tạng kinh tập 112, trang 911. Trong sách 
này, tác giả giải thích về yếu chỉ của công 
phu tham thiền, gồm hơn 80 điều như: 
Nhất vật bắt sinh bất diệt, Tâm Phật Chúng 
sinh, Giáo Thiền nhị đồ, Tổ Sư công án, 


Thoại đầu công phu, Vô sinh không, Giới 
định huệ, Bồ thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, 
Trì chú lễ bái niệm Phật, Thính kinh khán 
kinh, Xuất gia tu đạo, Vô thường, Sám hối, 
Lâm chung, Tông sư, Ngũ gia gia phong, 
Lâm Tế tông chỉ v.v... phụ lời bình hoặc 
kệ tụng và trưng dẫn lời kinh, lời của các 
thiền sư. Đầu quyền có lời tự tự vào niên 
hiệu Gia Tĩnh thứ 43 (1564) đời Minh. 
Cuối quyền có lời bạt của Tùng Vân Duy 
chính (đệ tử của sư) vào niên hiệu Vạn 
Lịch thứ 7 (1579). 


THIỀN HẢI THẬP TRÂN 3# ‡#‡ + 
2 

Gọi đủ: V¡ Lâm Thiên sư Thiên Hải Thập 
Trán. Sách, I quyền, do Vị Lâm Đạo Bái 
biên vào đời Thanh, được ấn hành vào niên 
hiệu Khang Hy thứ 26 (1687), sau đó được 
xếp vào Tực Tạng kinh tập 126, trang 80. 
Đạo Bái trích lục chỉ yếu cương tông của 
10 thứ pháp bảo trong thiền lâm như sau: 
Kệ của bảy Đức Phật, Nhập đạo tứ hạnh 
của Sơ Tô, Tín Tâm Minh của Tam Tổ, Nhị 
Chúng Tam-muội của Lục Tổ, Chứng Đạo 
Ca của Vĩnh Gia, Tham Đồng Khế của 
Thạch Đầu Hy Thiên, Pháp Ngữ của Lâm 
Tế Nghĩa Huyền, Bảo Cảnh Tam-muội của 
Động Sơn Lương Giới, Thập Huyền Đàm 
của Đồng An, Cứu Đới của Phù Sơn, mỗi 
thứ đều có phụ lời bàn để giúp cho người 
học tham thiền học đạo. 


THIỀN HÒA ## 4z 

Còn gọi: Thiền lữ, Thiên nạp, Thiên nhân. 
Chỉ cho Thiền tăng. Như Tịnh ngữ lục q. 
thượng ghi: 

ý: ÄJl ## T11 ii %š 2H 

jữ 2E ŠR #1lk JẢ 

»Giải khước thiền hòa bố đại đầu 








773 


THIỀN HỌA NHẤT VỊ 3š # — 1£ 





Hư không khoát đạt sính phong lưu«. 

»Cởi được túi vải Thiên tăng, 

Hư không bát ngát mặc tình rong chơï«. 
Pháp Diễn ngữ lục q. hạ ghi: »š# {1ñ đi li 
ÿ RE fỊ , Ẹ? 

















% 3® HỊ lã ñR 1U # 
Thiên tăng đêu đến tận bên tòa, chẳng hay 
thây có nói được hay không?«. 

Tục Nghệ Ngôn trong NHỌL q. 30 ghi: 


























»ũi Á, BE đẾ HHÀN. RF BờNfÄ. 8 H 
2® MỊ 2f th À ? — Các ông đã xưng là 














Thiên tăng, mà còn bắt chước thói tục, há 
tưởng đâu học được nhự người xưa rồi 
Sao? 

Pháp Diễn ngữ lục q. thượng ghi: »Jt, £ 

















Jí HS. đ N1. =H2LÃJ 
!H. #ƒ Ø1 ẨM lã #ñ s — Hạ này ở Bạch 











Vân, Thiên tăng ngẫu nhiên tụ hội trong 3 
tháng, trên dưới nương dựa nhau«. 


THIỀN HỌA NHẤT VỊ zÿ # — s‡ 
Thiền học và hội họa có cùng một tính chất 
tốt đẹp. Hội họa là một ngành nghệ thuật 
chú trọng đến phần thâm mỹ bên ngoài. 
Thiền học là một ngành nghệ thuật hướng 
đến phần thâm mỹ bên trong. Cả trong và 
ngoài, cả tình và lý, cả họa và thiền dung 
hợp bổ túc cho nhau để đào tạo những con 
người thiện mỹ sống trong một thế giới 
đẹp đẽ an lành. Đó là chủ trương, cũng là 
thuyết của ngài Tuyết Đơn, thiền sư kiêm 
họa sĩ của Nhật Bản. Theo: Triết học Zen 
của Hòa thượng Thiên Ân. 


THIỀN HỌC ĐẠI HỆ 2? tk ấ 

Sách, 8 quyền, do »Thiền Học Đại Hệ Biện 
Toản Cục« biên, được ấn hành vảo khoảng 
niên hiệu Minh Trị thứ 43 đến niên hiệu 
Đại Chính thứ 4 (1910-1915). Nội dung 
bao gồm các kinh lục mang tính đại biểu 
về thiền, chia làm: Kinh luận bộ, Giới pháp 


bộ, Tổ lục bộ, Thanh quy bộ, Truyện ký 
bộ, Phê phán bộ, Tạp bộ. 


THIỀN KHÁCH 3# # 

1. Người tham thiền, bao quát cả những vị 
tu thiền tại gia, chứ không chỉ riêng cho 
thiền tăng. Lm TẾ lục (Đại 47, 506 
thượng) ghi: »Ñli 2: ZZ #H lú lữ lữ ƒE 
J#? †E 2% Xl % 2l Ñl 4 lHÌ. — 
Sư nói: Lão Hòa thượng ngủ gật làm gì? 
Nghiêm nói: Thiển khách tài giỏi rõ ràng 
chẳng giống ngươi«. 

2. Người có biện tài xuất chúng đối đáp 
với vị Trụ trì trong những buổi thượng 
đường thuyết pháp của vị Trụ trì. Điều 
Thượng đường trong Sắc Tu Bách Trượng 
Thanh A q. 2 (Đại 48, I119 trung) ghi: 
An 2P. #f. mm Jò VN SẺ. HU Tï lHỊ 
ca TM RWP ĐK MÔờ. ìr H ?# #¡ Mĩ 
⁄. Z EM. lắ E Xã. Đ 
ll\ Él| s — Người học thuở xưa vì cầu sáng 
tỏ các điều nghỉ ngờ nên có hỏi đáp mới 
chẳng mắc kẹt nơi ngôn ngữ. Thời gần đây 
tuy mang danh Thiên khách nhưng phần 
đông chẳng rõ nhân quả, tăng trưởng tập 
khí xấu ác, cho là trò đùa«. 



























































Từ đời Tống về sau, mỗi Thiền tự đều có 
chức Thiền khách, chùa lớn thì 2 vị, chùa 
nhỏ thì I vị. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ 
DI. 


THIỀN LÃO 3# # (?-?) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông, đời thứ 6, nối pháp Thiền sư Đa 
Bảo. Không rõ tên họ và sinh quán. Sau sư 
đến trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên 
Phúc huyện Tiên Du (nay thuộc tỉnh Hà 
Bắc). Thiền phong của sư lan khắp, số 
người theo học có trên số ngàn, khiến cảnh 
chùa này trở thành một tùng lâm sung 


774 


THIỀN LÂM LOẠI TỤ 3š 3# Xi # 





thạnh. Khoảng niên hiệu Thông Thụy 
(1034-1038), vua Lý Thái Tông thường 
đến viếng chùa sư. Sau khi về cung, Vua 
sai sứ đến chùa rước sư vào triều làm cố 
vấn. Khi sứ đến nơi, sư đã viên tịch. Vua 
rất đỗi mến tiếc, ngự chế thi và ai vẫn, sai 
Trung sứ đến cúng và tặng lễ, thu linh cốt 
xây tháp cúng dường. Theo: 7iển sư Việt 
Nam của HT. Thanh Từ. 


THIỀN LÂM ## 3 

Từ gọi chung tất cả tầng lớp Thiền tông. 
Thung Dung Am lục q. 1 ghi: »ã8 E‡ ñ 2. 
Jl Rš. Xử Rš 9 El L 3£. — Ở chốn 
giảng tứ (Giáo môn) gọi việc ấy là thăng 
tòa, còn trong thiển lâm cho việc ấy là 
thượng đường«. 





THIỀN LÂM BẢO HUẤN ## 3+ # 
BÌÌ 
Còn gọi: Thiên Môn Bảo Huấn, Thiên Môn 
Bảo Huấn tập. Sách, 4 quyên, do Tịnh 
Thiện biên vào đời Tống, được xếp vào 
Đại Chính Tạng tập 48, trang 1016. Ban 
đầu là bản thảo của hai Thiền sư Diệu Hỷ 
Phổ Giác và Trúc Am Sĩ Khuê thu thập 
những lời dạy bảo của các thiền sư khi 2 vị 
ở chùa Vân Môn Giang Tây. Khoảng niên 
hiệu Thuần Hy (1174-1189) Tịnh Thiện 
tìm được bản thảo này. Do lâu ngày nên 
sách bị hư hỏng, đầu đuôi không trọn vẹn 
nên Tịnh Thiện thu thập tư liệu thêm trong 
các đăng lục, ngữ lục để biên tập lại. Nội 
dung bao gồm 300 thiên, là những lời dạy 
bảo, phó chúc, sau mỗi thiên đều có gh 
xuất xứ. Các quyền chú thích về sách này 
có: 

Thiển Lâm Bảo Huấn Hiệp Chú, 4 
quyền do Trương Văn Gia hiệu định. 

Thiền Lâm Bảo Huấn Niêm Tụng, Ì 


quyền của Hạnh Thạnh. 

Thiền Lâm Bảo Huấn Bút Thuyết, 3 
quyền của Trí Tường. 
Sách này rất thạnh hành trong thiền môn, 
cũng được xem là sách nhập môn cho 
người sơ học. 


THIỀN LÂM BỊ DỤNG THANH 
QUY Z# 3t 2ã " ïñï Ö#L 

Còn gọi: Bị Dụng Thanh Quy, Trạch Sơn 
Thanh Quy, Chí Đại Thanh Quy, Bị Quỹ. 
Sách, 10 quyền, do Trạch Sơn Nhất Hàm 
biên vào đời Nguyên, được biên tập xong 
vào niên hiệu Chí Đại thứ 4 (1311) đời 
Nguyên, sau đó được xếp vào Tực Tạng 
kinh tập 112, trang 5G. Tác giả biên tập lại 
các quy củ, lễ pháp của thiền lâm từ đời 
Đường trở về sau. Tất cả gồm l69 mục về 
quy củ nghi thức thiền môn như: Thánh 
tiết thăng tòa phúng kinh, Tọa thiền, Lăng 
Nghiêm hội, Chuyên sứ thỉnh trụ trì, Bách 
Trượng quy cảnh văn, Trì phạm nghi quỹ, 
Đương đại trụ trì Niết-bàn, Nhật dụng 
thanh quy v.v... 


THIỀN LÂM LOẠI TỤ 3# 3‡ ‡ã # 

Sách, 20 quyên, do Đạo Thái soạn vào đời 
Nguyên, Trí Cảnh biên tập, được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập I17, trang 1. Tác giả 
sưu tập cơ duyên ngữ yếu của các thiền sư 
từ Truyền đăng lục, ngữ lục rồi biên chép 
lại mà thành. Nội dung bao gồm 102 loại 
như sau: Đề VƯƠng, Tế thần, Nho sĩ, Phật 
tổ, Pháp thân, Phật tượng, Già lam, Điện 
đường, Tháp miếu, Trượng thất, Môn hộ, 
Thiền định, Kinh giáo, Ni nữ, Giới luật, Lễ 
bái, Duyên hóa, Thần dị, Vấn tật, Phục 
sức, Pháp khí, Trai chúc, Hương đăng, Sư 
tử tượng, Quy ngư v.v... Trong ấy có rất 
nhiều lời thị chúng của thiền gia, vấn đáp 


775 


THIỀN LÂM TĂNG BẢO TRUYỆN YX# ‡X { # f# 





thương lượng giữa bậc thây với người học, 
các câu hỏi vê việc tham cứu, sự nghiệp 
của nhà thiên ... 


THIỀN LÂM TĂNG BẢO TRUYỆN 
3ÿ zk 16 3Ñ 18 

Gọi tắt: Tăng Bảo truyện. Truyện ký, 30 
quyền, do Huệ Hồng soạn vào đời Tống, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 137, trang 
439. Nội dung bao gồm lược truyện của 81 
vị thiền tăng từ đời Ngũ Đại đến niên hiệu 
Chính Hòa thứ 7 (1117) đời Bắc Tống. 
Trong ấy có: II vị thuộc pháp hệ Thanh 
Nguyên I0 vị thuộc tông Tào Động, l7 vị 
thuộc tông Lâm Tế, 15 vị thuộc Vân Môn, 
5 vị thuộc tông Pháp Nhãn, I vị thuộc tông 
Quy Ngưỡng, I5 vị thuộc phái Hoàng 
Long, 4 vị thuộc phái Dương Kỳ, riêng có 
3 vị không rõ thuộc pháp hệ nào. Sách này 
đặt nặng phần sự tích còn các bộ Đăng lục 
nghiêng về việc ghi chép cơ ngữ. Tuy 
nhiên sách này cũng có thu thập một vài cơ 
duyên ngữ cú, sau đó phụ thêm tán ngữ để 
bình nghị. Huệ Hồng góp nhặt những tin 
tức, sự tích của thiền lâm còn sót lại, dung 
hội các thuyết, lời văn trang nhã, nhất 
quán; sau khi hoàn tất được thiền gia xem 
trọng. Sách này về mặt sử liệu tuy có vài 
chỗ chăng đáng tin, nhưng trong sử truyện 
Thiền tông nó vẫn là một tác phâm có ảnh 
hưởng quan trọng. 


THIỀN LÂM THIẾT CHỦY NGỮ 
LỤC 3Š 3+ 8 # ?# 

Tác phẩm, I quyển, do vua Trần Nhân 
Tông, Sơ tô Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử 
soạn vào đời Trần, Việt Nam. Nội dung 
gồm các bài kệ tụng, những lời Thiền ngữ 
và những đoạn vấn đáp giữa Trúc Lâm và 
các môn đệ. Tuy tác phâm hiện nay không 


còn, nhưng tư tưởng và văn phong còn sót 
lại trong những đoạn trích cho thấy đây là 
một tác phẩm giá trị. Ngoài những giá trị 
được chuyền tải trong nội dung tác phẩm, 
sách này còn đóng góp rất lớn vào kho 
tàng văn học Thiền của Việt Nam thời Lý 
Trần. Hiện nay, tác phâm chỉ còn vải đoạn 
trích In lại trong Tam Tổ Thục Lục và 
Thánh Đăng Lục. Theo: VNPGSL q. I của 
Nguyễn Lang. 


THIỀN LÂM TƯỢNG KHÍ TIÊN 3# 
3L 9 #8 # 


Sách, 20 quyên, có riêng I quyền mục lục, 
do Vô Trước Đạo Trung (vị tăng Nhật 
Bản) biên, được ấn hành vào niên hiệu 
Khoan Bảo thứ 3 (1741) Nhật Bản. Tác giả 
sưu tập nguồn góc, lịch trình thay đổi và 
phát triển cùng với ý nghĩa hiện hành của 
các danh mục như: Thiền lâm quy củ, 
Hành sự, Cơ cấu, Khí vật... trong các bản 
thanh quy kể từ »Cổ Thanh Quy« của Bách 
Trượng Hoài Hải về sau. Mỗi thứ đều có 
thêm phần chú giải, nội dung chia làm 29 
loại: Khu giới, Điện đường, Tọa vị, Tiết 
thời, Linh tượng, Xưng hô, Chức vị, Thân 
chỉ, Nghiệp quỹ, Lễ tắc, Thùy thuyết, 
Tham thỉnh, Chấp vụ, Tạp hạnh, Tội 
Trách, Báo đảo, Phúng xướng, TẾ cúng, 
Tang tiến, Ngôn ngữ, Kinh lục, Văn sớ, Bộ 
khoán, Đồ bi, Âm đạm, Phục chương, Bái 
khí, Khí vật, Tiền tài, tổng cộng là 1724 
điều. Sách này trưng dẫn tư liệu phong 
phú, cùng viện dẫn 484 thứ nội điển như: 
Tăng sử, Thiên đăng sử, Thanh quy, Ngữ 
lục, 286 thứ ngoại điển như: Kinh sử tử tập 
V.V... 


776 


THIỀN MÔN NIÊM TỤNG TẬP 3# Ƒ1 ‡ 2§ 





THIỀN MÔN BẢO TẠNG LỤC 3# 
1%  #& 
Lục, 3 quyền, do Thiên Sách (vị tăng Cao 
Ly) soạn, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
113, trang 985. Sách này là do tác giả trích 
lục các lời hỏi đáp chất vẫn quan trọng về 
tông thừa từ trong các bộ Truyền đăng lục 
như »Cảnh Đức Tì uyên Đăng lục«, »CHa 
Thái Phổ Đăng lục«. Nội dung gồm có: 

25 bài về Thiền Giáo đối biện môn. 

25 bài về Chư giảng quy phục môn. 

39 bài về Quân thần sùng tín môn. 
Sách này cùng với »Thiền Môn Cương 
Yếu tập« được ấn hành vào niên hiệu Gia 
Tĩnh thứ 11 (1532) đời Minh. 


THIỀN MÔN CHƯ TỔ SƯ KỆ 
TỤNG ## ?1 zš ‡8 Éị 48 2ñ 

Thi ca hợp tập, 4 quyền, do Tử Thăng và 
Như Hựu biên vào đời Tống, được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập I16, trang 908. Nội 
dung bao gồm trên 80 mục răn dạy của các 
bậc cao tăng Thiền tông dưới hình thức kệ 
tụng như: Phật Tổ truyền pháp tụng, Trí 
tâm minh, Huyền trung minh, Tuyết Tử 
ngâm, Tọa thiền minh, Ngũ vị tụng, Thiền 
nguyệt quy giám, Chí Công dược phương, 
Nhân Tông Hoàng để tán tăng, miễn Phật 
Quả hành cước, Chân tính tụng v.v... 


THIỂN MÔN ĐOẠN LUYỆN 
THUYẾT 3ÿ P3 4 }È ửè 

Còn gọi: Thiên Lâm Đoạn Luyện Thuyết, 
Đoạn Luyện Thuyết Thập Tam Thiên. 
Sách, 1 quyền, do Hối Sơn Thành Hiển 
soạn vào đời Minh, được ấn hành vào niên 
hiệu Đồng Trị thứ I1 (1872), sau đó được 
xếp vào Tực Tạng kinh tập 112, trang 985. 
Tác giả cho rằng rèn luyện thiền tăng cần 


phải giống như Tôn Võ dụng binh, nên ở 
trong sách này nêu ra cách rèn luyện thiền 
tăng gồm 13 bước theo thứ tự 13 thiên như 
sau: Kiên thệ nhẫn khổ, Biện khí thọ thoại, 
Nhập thất sưu quát, Lạc đường khai đạo, 
Thùy thủ đoạn luyện, Cơ quyền sách phát, 
Ký xảo hồi hoán, Trảm quan khai nhãn, 
Nghiên cứu cương tông, Tĩnh nghiêm tháo 
lý, Ma trị học nghiệp, Giản luyện tài năng, 
Cần nghiêm phó thọ. 


THIÊN MÔN KHOA GIÁO #‡ P3 #} 
#L 

Tác phẩm, 1 quyển, do Trạng nguyên 
Lương Thế Vinh soạn vào đời Hậu Lê, 
Việt Nam. Đây là một cuốn giáo khoa Phật 
học. Có thuyết đây là một cuốn sách nói về 
những nghi thức cúng tế trong Phật giáo, 
điều này không đúng. Vì chữ khoa trong 
Phật học có nghĩa là phân tích văn mạch và 
làm cho rõ ý từng đoạn. Văn đây là nguyên 
văn của kinh điển. Trong lúc Phật giáo suy 
đồi, có lẽ vì nhận thấy sách giáo khoa Phật 
giáo soạn thảo dưới đời Trần mất hết, nên 
Lương Thế Vinh mới biên tập một cuốn 
sách giáo khoa Phật học để giúp người 
chưa biết Phật học đi vào Phật giáo một 
cách đễ dàng. Tác phâm này hiện đã bị thất 
lạc. 

Theo: VN PGSL q. 2 của Nguyễn Lang. 


THIÊN MÔN NIÊM TỤNG TẬP 3# 
P1 ‡› 8 & 

Sách, 30 quyển, do Huệ Trạm và Chân 
Huấn (2 vị tăng Cao Ly) biên. Tác giả sưu 
tập cơ duyên ngữ cú của các thiền sư trong 
các Truyền đăng lục, ngữ lục kế từ Sơ tổ 
Đạt-ma đến Thiền sư Giới Kham ở chùa 
Dục Vương đời Tống. Tổng cộng gồm 
1125 tắc, phụ thêm các phần: Chư gia niêm 


777 


THIỀN MÔN QUY THỨC }%# ƑÄ ##ï zÈ 





cổ, Tụng cổ, Phổ thuyết, Tiểu tham. 


THIỀN MÔN QUY THỨC z# ?3 ##, 
3, 
X. Bách Trượng Thanh Quy. 


THIỀN MÔN SƯ TƯ THỪA TẬP 
ĐỒ ‡ÿ f1 f # 2 3# lñ 

Còn gọi: Tập Thể Thập Di Vấn. Sách, 1 
quyền, do Khuê Phong Tông Mật soạn vào 
đời Đường. Tựa đề bên trong là »Trung 
Hoa Truyền Tâm Địa Thiền Môn Sư Tư 
Thừa Tập Đồ, Nội Cung Phụng Sa Môn 
Tông Mật Đáp Bùi Tướng Quốc Vắn«, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 110, trang 
866. Sách này là Tông Mật đáp những câu 
hỏi của Tế tướng Bùi Hưu về lịch trình 
thay đổi và phát triển các tông phái Thiền 
tông vào thời kỳ đầu, và tính cạn sâu được 
mắt của ngôn giáo. Nội dung chủ yếu có 3 
phần: 

1. Thuật về nguồn gốc các tông, trình bày 
sơ lược về sự truyền thừa của Ngưu Đầu 
tông, Bắc tông, Nam tông, Hà Trạch tông, 
Hồng Châu tông, chủ trương lấy Hà Trạch 
tông làm Thiền tông chính thống. 

2. Nói về giáo chỉ các tông, trình bày sơ 
lược giáo chỉ của Bắc tông (phụ Tịnh 
Chúng tông của Vô Tướng, Bảo Đường 
tông của Vô Trụ), Hồng Châu tông, Ngưu 
Đầu tông, Hà Trạch tông. Đối với 3 tông 
trước có thêm lời bình ngắn. 

3. Phê bình giáo chỉ các tông, ban đầu đem 
Bắt biến tùy duyên để luận về các tông, kế 
đến luận về đốn ngộ và tiệm tu. 


THIỀN MÔN THẬP DI LỤC z## ?† 
‡+ iš # 
X. Tuyết Đường Thập Di lục. 


THIÊN MÔN TOÁT YẾU z# P3 3# #- 
Sách, 2 quyền, do Thể Tịnh (vị tăng Triều 
Tiên) biên, được ấn hành vào niên hiệu 
Long Hy thứ I (1907) ở chùa Vân Môn, 
núi Hồ Cứ, Triều Tiên. Nội dung bao gồm 
15 loại trứ thuật về Thiền tông Trung Quốc 
và Triều Tiên. 

— Quyền thượng là các tác phẩm Thiền 
tông Trung Quốc, theo thứ tự là: Huyết 
Mạch Luận, Quán Tâm Luận, Tứ Hạnh 
Luận của Bồ-đề Đạt-ma; Tối T¡ hượng Thừa 
luận của Hoằng Nhẫn, Uyễn Lăng lục, 
T uyên Tâm Pháp Yếu của Hy Vận; Thị 
Mông Sơn Pháp Ngữ của Chính Ngưng; 
Tham Thiền Cảnh Ngữ của Vô Dị. 

— Quyền hạ là các tác phẩm Thiền tông 
Triều Tiên, theo thứ tự là: Tu Tâm Quyết, 
Chân Tâm Trực Thuyết, Khuyến Tu Định 
Huệ Kiết Xã Văn, Khán Thoại Quyết Nghỉ 
Luận của Phô Chiếu; Thiền Môn Bảo Tạng 
lục của Chân Tịnh đại sư biên tập; Thiền 
Môn Cương Yếu tập của Thanh Phong, 
Thiền Giáo Thích của Tây Sơn Thanh Hư. 
Các sách trong quyên thượng cũng được 
xếp vào »Pháp Hải Bảo Phiệt«. Các quyển 
Khuyến Tu Định Huệ Kết Xã Văn, Khán 
Thoại Quyết Nghi Luận, Thiền Môn 
Cương Yếu tập trong quyền hạ là những 
tác phâm chưa từng được ấn hành trước 
đó. 


THIỀN-NA ## 

Tức là »Thiền«, dịch âm của từ tiếng Phạn. 
Chương Đề-đa-ca, Tổ thứ 5 trong CĐTĐL 
q. 1 ghi: »# Ÿñ li li] # 3R 2X. 3® 3Š bị 
4A BE tế ÁN 14 3 lễ 5š. BỊ l# [- 2) 35 
# Ê Ti Hổ. H  $# 2  È⁄5 BH 
7N jJ¿ — Xưa kia tôi với sự cùng sinh ở 
cõi Phạm Thiên, tôi gặp vị tiên A-tw-đà 
truyền dạy phép tiên, còn sư gặp đệ tử 






































778 


THIỀN NHAM Y# #? (1093-1163) 





Phật cùng tu tập thiên-na, từ đó phân chia 
đôi ngã, đên nay đã trải qua 6 kiêp«. 


THIỀN NGUYÊN CHƯ THUYÊN 
TẬP ĐÔ TỰ ?Ÿ # ‡# #+ # 3 # 

Luận nghị, 2 quyền, do Tông Mật viết vào 
đời Đường, được xếp vào Đại Chính Tạng 
tập 48, trang 397. Sách này là lời tựa của 
»Thiền Nguyên Chư Thiên tập,« còn gọi 
»Thiền Na Lý Hạnh Chư Thiên tập«, 
»Thiền Nguyên Thuyên«, »Khuê Phong 
Lan-nhã Thiền Tạng«. Cả tập sách đã bị 
thất lạc vào đời Tống, khoảng niên hiệu 
Cảnh Đức (1004-1007). Đại ý bài tựa này 
trình bày về nghĩa lý Thiền Giáo nhất 
trí,căn cứ vào tính thực tiễn của Thiền mà 
chia ra: Ngoại đạo thiền, Phàm phu thiền, 
Tiểu thừa thiền, Đại thừa thiền, Tối thượng 
thừa thiền. Tác giả cho rằng Phật nói 2 
giáo Đốn Tiệm, Thiền mở 2 môn Đốn 
Tiệm nên có sự phù hợp giữa 2 môn và 2 
giáo. Tất nhiên phải dùng giáo để phân biệt 
thiền và dùng tâm để hiểu giáo, khiến cả 
hai đều dung thông. Khuê Phong còn đem 
giáo chia làm 3 thứ: 

Mật ý nương nơi tính mà nói tướng. 

Mật ý phá tướng mà hiền tính. 

Hiển bày chân tâm tức tính. 

Và đem thiền chia làm 3 thứ: 

Tức vọng tu tâm tông. 

Dẫn tuyệt vô ký tông. 

Trực hiển tâm tính tông, có sáng kiến 
dung 3 thứ giáo với 3 thứ thiền, chỉ ra sự 
nhất trí của nó. Tông Mật nối liền học 
thuyết của 2 nhà thiền và giáo, có ảnh 
hưởng tất lớn đối với sự hội thông truyền 
giáo ở đời sau. 


THIỀN NGUYỆT ĐẠI SƯ # Jj % 
É 


Hiệu của Thiền tăng Quán Hưu đời Ngũ 
Đại do Thục chủ Vương Kiến ban cho. X. 
Quán Hưu. 


THIỀN NGUYỆT TẬP 3#  # 

Thị ca biệt tập, 30 quyền, có riêng một 
quyền bố di, do Quán Hưu soạn vào đời 
Đường, đệ tử của sư là Đàm Vực biên chép 
thơ văn của sư mà thành, được xếp vào 
»Tứ Khô Toàn Thư. 

Trong 30 quyền nguyên bản, 5 quyển văn 
tập đã mất, chỉ còn 25 quyên thi tập. Đến 
đời Minh, Mao Tấn làm một quyền bồ di. 
Trong ấy có: Nhạc phủ cổ tụng tạp ngôn, 
Cổ phong tạp ngôn, Luật thi, Tuyệt cú... 
được gom chung vào trăm bài thơ của 
Quán Hưu. Tuy ca ngâm trăng gió, nhưng 
lời lẽ trong sáng đẹp đẽ, xuất phát từ chỗ 
thật ngộ nên rất có thiền vị. 


THIỀN NHẠC PHỦ z# #4 7 

Thi ca biệt tập, 1 quyền, do Vô Khả soạn 
vào đời Thanh, được ấn hành vào năm 
1935. Nội dung gồm có 22 bài từ của tác 
giả đều ngầm chứa thiền cơ, khiến người 
tìm thấy được ý vị. 


THIỀN NHAM ZŸ? + (1093-1163) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi, đời thứ 13, nối pháp Thiền sư Đạo 
Pháp. Sư họ Khương tên Thông, gia thế 
đời đời làm Tăng quan, tỉnh thần quắc 
thước, tiếng nói trong thanh. Triều đình mở 
khoa thi về các kinh điển Đại Thừa: Pháp 
Hoa, Bát-nhã, sư đỗ Giáp khoa (thủ khoa). 
Về sau sư được một lời ấn chứng của 
Thiền sư Pháp Y chùa Thành Đạo, nên 
nhân đó xuất gia luôn và nối pháp Ngài. 


779 


THIỀN NHÂN 3# A_ 





Ban đầu sư trụ trì chùa Thiên Phúc trong 
núi Tiên Du, giới hạnh tình nghiêm, tâm 
đạo rộng lớn. Đói thì ăn lá cây, khát thì 
uống nước suối, suốt 6 năm trường như 
vậy. Sau, sư trở về quê trùng tu ngôi chùa 
Trí Quả làng Cổ Châu, Long Biên và trụ trì 
nơi đây. Khoảng niên hiệu Thiên Thuận 
(1128-1132), triều đình gởi chiếu vời sư về 
kinh đô cầu mưa. Bởi có linh nghiệm nên 
vua Lý Thần Tông trọng sư vào hàng danh 
tăng và ban cho thượng phục. Năm Chính 
Long Bảo Ứng thứ 1 (1163), khoảng giữa 
mùa xuân, lúc ban ngày, sư đốt hương từ 
biệt mọi người, ngồi an nhiên mà tịch, thọ 
71 tuổi. Thời gian sau, thể xác của sư vẫn 
còn, thời nhân gọi sư là »Phật sống«. Theo: 
Thiên sư Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


THIỀN NHÂN ## ^. 

Lời gọi người tham thiền, tăng nhân Thiền 
tông. Pháp Diễn ngữ lục q. thượng: »JÝ. 8 
ổ HS. l ÀÁ fẰ Z . =H)LR 
th, Sĩ HH }H l Jñ s — Hạ này ở Bạch 
Vân, thiển nhân chọt tụ hội, trong ba tháng 
hay chín tuân (90 ngày), trên dưới cẩn 
HHƠng tựa nhau.« 





























THIỀN ÔNG ĐẠO GIẢ ‡# 8 :É 
(902-979) 

Thiền tăng đời cuối Ngô đầu Đinh, thuộc 
dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi đời thứ 11, nối pháp 
Định Trưởng Lão. Sư họ Lữ, quê làng Cổ 
Pháp (tức làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, 
tỉnh Hà Bắc hiện nay), tuổi nhỏ sư theo đời 
học nghiệp Nho, về sau mới theo Đinh 
Trưởng lão xuất gia. Sư trụ trì chùa Song 
Lâm làng Phù Ninh, phủ Thiên Đức. Niên 
hiệu Thái Bình thứ 10 (977) triều Đinh, 
nhằm năm Kỷ Mão, sư viên tịch, thọ 78 
tuổi. Theo: Thiển sự Việt Nam của HT. 


#* 


Thanh Từ. 


THIỀN PHONG 3ÿ 

Ngọn gió thiền, phong độ thiền. Bài thơ 
họa Hưng Trí Thượng Vị Hầu của Tuệ 
Trung Thượng Sĩ có câu: 

Mỹ BÀ !Ẹ 4 7F ft HÍƒ 

2 # ít „l 1L H #Ã 

»Thiền phong vô hậu diệc vô tiền 

Bản thê như như chỉ tự nhiên«. 

»Không trước không sau phong độ thiên 



































Muôn đời bản thể cứ như nhiên«. 


THIỀN PHÒNG TỰ THÁP ‡š ÿ ‡$ 
3 

Tháp nằm trên đỉnh ngọn Trượng Nhân, 
núi Thất Phong, cách thành phố Đại Đồng, 
tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc 35km về phía 
tây nam, bởi phía bắc dưới núi có một ngôi 
Thiền Phòng Tự nên gọi là »Thiền Phòng 
Tự Tháp«. Được xây vào thời kỳ Liêu, 
Kim, cao l5m, 7 tầng, mặt bằng là hình bát 
giác. Tháp càng lên cao cảng thu nhỏ là 
một tháp gạch đặc ruột hình dáng và cầu 
tạo vững vàng. Mặt tháp có đồ án hoa văn 
cửa số, Phật khám, Đại lực sĩ, điêu khắc 
tỉnh xảo. 


THIỀN PHƯỜNG ## 3z 

Thiền viện, thiền tự (chùa thiền). Ä/ Am 
ngữ lục ghi: »lÖÈ J* }h #t Đù 15 8. ñX 
4ð Jk. ll lỗ]: 7E #i 2# JÑ Bủ.: Tẫ 
3 ñH MỈ Uj. 2Ð 35 Ít JA fJ‹. ïí BỆ BH 
ñf JJ.. — Sư lên tòa đốt hương chúc tụng 
vua xong, vén y lên toà ngồi. Tăng hỏi: 
Kinh điển đến cung vua, khí lành đây thiên 
viện. Câu vô tư của Thiếu Thát, đương cơ 
nguyện phát huy«. 



































THIỀN QUAN SÁCH TIẾN z# B # 


78O 


THIỀN THÁP 3Ÿ ‡š 





xÊ 

Sách, I quyền, do Vân Thê Châu Hoằng 
soạn vào đời Minh, được xếp vào »Vân 
Thê Pháp Vựng« và Đại Chính Tạng tập 
48, trang 1097. Phần đầu trích yếu 39 pháp 
ngữ của chư Tổ như Hoàng Bá Hy Vận, 
Huyền Sa Sư Bị, Nga Hồ Đại Nghĩa... 
Phần kế tóm lược 24 gương tu tập, gồm 
quá trình tu khổ hạnh và khai ngộ của các 
Thiền sư như: Ngồi trên cây dựa mé hồ, 
lấy dùi chích vào mình, thề không xổ mèn, 
không lúc nào duyên ảnh khác, thân miệng 
đều quên, đụng đầu vào cột... Phần cuối là 
phần tóm lược các kinh dẫn chứng. 


THIỀN QUÁN 3š # 

Tĩnh tâm tư duy, quán chiếu chân lý. 
Chương Chí công Hòa thượng Thập tứ liệu 
li trong CĐTĐL q. 29 ghi: 

#ï fñX EỊ lẠ Ji TH 
Jt & #4 IH Xš 
⁄ñ li HỊI A* ?? đẻ 
#J HỊ mỊ 53 c Bi 
Ẩï Éã 4t fb 1t Jễ 
2ò Hồ 4t JÉ 44 E¿ 

»Nhược dục đoạn trừ phiền não 
Thử thị vô minh s1 hán 

Phiền não tức thị Bồ-đề 

Hà dụng biệt cầu thiền quán 
Thực tế vô Phật vô ma 

Tâm thể vô hình vô đoạn«. 
»Nếu muốn đoạn trừ phiên não 
Là kẻ sỉ mê không sảng 

Phiển não tức là Bồ-đê 

Đâu cần riêng câu thiển quán 
Tự tính không Phát không ma 
Tâm thể không hình không tướng«. 













































































THIỀN SƯ 3# f£ 
Vị thầy có tu chứng trong Thiên tông. Tiết 


Giác A Thượng Nhân trong NĐHN q. 20 
ghỉ: »H. #H sò Đb & 2£ “E v 0H 
| BÈ JH HỆ ñ. fl íí §R Z ‹¿ Ẩñ BH 
J1" f[ BẦ 2E? - Nói n8 Tâm, Phật và 
chúng sinh không có sai khác, lìa tướng la 
ngôn, mượn lời nói đề hiển bày. Còn Thiển 
sư khai thị ra sao?«. 





























` TÂM # +; 


Đạo pháp nhà thiền. Đạo Lượng truyện 





















































trong TCTT q. 8 ghỉ: » »— E. ñH ]} PH 
lx| |ä] 3l. đl # 3X 8. ÄÃ #l E  # 
1⁄4“. TW LE 8i 7K? BỊ ƒˆ lá Jä| 3 
TE lấh V ĐH HE HE, lẽ /M| #Ị # 
HỆ ñữ v IHỊ 4à 4£ TH. ñn HH HỂ 4b. 
#ñ WMl 4 v nữ Bí # Được 2 năm, 














có chiếu của Vua vời sư vào Tây viên hỏi 
đạo, triều đình rất quý kính, Đại đô đốc Lý 
Hiếu Dật, Công bộ Thượng thư Trương 
Tích, Quốc tử giám Châu Nghiệp Thôi 
Dung, Bí thư giảm Hạ Trí Chương, Thứ sử 
Mục Châu là Khang Sằn đông tâm ngưỡng 
mộ, thưa thỉnh đạo pháp nhà thiên, phần 
đông kết tình thầy trò hoặc ủng hộ nhang 
đèn«. 


THIỀN THÁP z# ‡3 
Còn gọi: 7/iển sàng. Chiếc bục để tọa 


thiền, thấp và ngắn hơn chiếc giường. Bài 
thơ Thứ Vận Tăng Tiềm Kiến Tặng của Tô 
Đông Pha có câu: 

đỊ F] 4# 74 — Xi li 

Ứi |- BR H 2 lữ lữ 

»Bế môn tọa huyệt nhất thiền tháp 

Đầu thượng tuế nguyệt không tranh vanh«. 
»Giường thiên khép cửa hang sâu 

Tháng năm chông chất mái đâu tuyết pha«. 
Bài thơ Thạch Thất của Thiền sư Huyền 
Quang (Việt Nam) ghi: 

` lÌ “4 4 XI SŠ ft 























781 


THIỀN THẤT 3š % 





— % ã &% ## 2 
đủ 1: l Dš # É: ®% 
lHã 5š †H tHẬÀ H = “Ê ‹ 

»Bán gian thạch thất hòa vân trụ 
Nhất lãnh thuế y kinh tuế hàn 
Tăng tại thiền sàng kinh tại án 

Lô tàn cốt đốt nhật tam can«. 
»Nửa gian nhà đá lẫn vào mây 
Một mảnh áo lông khỏi lạnh này 
Tăng ở giường thiên, kinh tại án 
Trong lò củi tắt, sáng rạng ngày«. 
































THIỀN THẤT 3# # 

1. Chỗ tu hành tọa thiền. Bài »Đề Đạm 
Thủy Tự« của thiền Sư Huyền Quang (Việt 
Nam) ghi: 

%/k 3Š lƒ ñ # 

2z II Rj 5% ZØ lZ #l 

Ị 3M Số tá ‡+ Mị 

J # mã đi PR ÿ& 1t 

»Đạm Thủy đình biên dã thảo đa 

Không sơn vũ tế dịch dương tà 

Dục nhân liễn lộ đầu thiền thất 

Thôi Phạm sao chung giản lạc hoa«. 

»Bên chùa Đạm Thủy có xanh tươi 

Mưa tạnh, non yên, năng xế rồi 

Tiện lối xe vua vào thiên thất 

Khua chuông, đọc kệ, nhặt hoa rơi«. 

2. Nhà ở của vị Trụ trì, tức phương trượng. 
Đôi khi ám chỉ vị Trụ trì. Theo: PQĐTĐ 
của nhóm Từ DI. 























THIỀN TỊCH z# #ï 
I. Tĩnh tâm tư duy. Chương Ca-tỳ-ma-la 
Tổ thứ 13 trong CĐTĐL q. 2 ghi: »Ä # 






































El: 4 #® BH ử Z 1t # À4 Lh l§: th 
HH #ƒ — 4ï fl#.. Bƒ n[ Xf đã + 1! #®8? 











— Thái tử nói: Nay về phía bắc của thành 
trì nước con, có một ngọn nuủi lớn, trong 
nủi có một hang đá, Thấy có thê ở nơi đó 


tĩnh tâm tư duy được không?« 

2. Thiền tăng qua đời. Chương Tôn giả 
Long Thọ Tổ thứ 14 trong CĐTĐL q. 2 
ghi: »‡] 3 3⁄2 ÀÁ H đứt — H JR DĐ ?# 
#“. { BỊ + Hš lá #Ä HH dí. MU TẾ kẻ 
- Truyên pháp xong, Ngài nhập Nguyệt 
luân tam-muội, hiện các thần biến, rồi trở 
về chỗ ngôi, ngưng thân thị tịch. Ca-na-đề- 
bà cùng tứ chúng xây bảo tháp để an táng 
Ngàï«. 



































THIỀN TỊCH CHÍ ?ÿ # & 

Chí, 2 quyền, do Diệu Đế (vị tăng Nhật 
Bản soạn), được xếp vào »Đại Nhật Bản 
Phật Giáo Toàn Thư« ấn hành vào niên 
hiệu Đại Chính thứ 2 (1913). Sách này nêu 
ra 244 thứ sách vở Thiền tông Trung Quốc 
và Nhật Bản, có giải thích sơ lược về tựa 
đề mỗi thứ. Nội dung chia ra: Đơn lục 
thiền yếu, Bả đoạn công án, Tông môn 
toàn sử, Tông môn lược sử, Tùng lâm lễ 
phạm, Thiền giáo tổng sử, Tông môn tùy 
bút, Thiền giáo tạp thuyết, Tông sư chú 
kinh v.v... Phần sau có phụ Thập di. 


THIỀN TÔNG 3# 

Còn gọi: Phát Tám tông, Đạt-ma tông, Vô 
Môn tông. Là một trong những tông phái 
chính của Phật giáo Trung Quốc. Khởi đầu 
do vị tăng Án Độ là Bồ-đề-đạt-ma đến 
Trung Hoa truyền giáo vào thời Nam Bắc 
Triều, chính thức hình thành vào đời tiền 
Đường bởi những hoạt động truyền giáo 
của Huệ Năng và lấy tác phâm Đàn Kinh 
của Ngài làm mốc cắm chủ yếu. Từ cuối 
nửa đời Đường đến đời Ngũ Đại và đời 
Bắc Tống là thời kỳ phát triển cực thịnh 
của Thiền tông, trong đó lần lượt xuất hiện 
hai hệ (Thanh Nguyên và Nam Nhạc), năm 


782 


THIỀN TÔNG QUYẾT NGHI TẬP 3# % ‡* §š 





nhà-ngũ gia-(Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào 
Động, Vân Môn, Pháp Nhãn), hai phái 
(Hoàng Long và Dương Kỳ) trở thành 
dòng chính của Thiền tông. Riêng hai nhà 
Lâm Tế và Tào Động truyền một mạch đến 
sau đời Minh Thanh. Từ đời Tống, đời 
Nguyên đến nay, Thiền tông dần dần bị 
pha trộn vào các tông phái khác của Phật 
giáo, nên cũng dần mất đi tính độc lập. 
Trong thời kỳ Thiền tông cực thạnh đã 
nhấn mạnh việc chẳng lập văn tự, có cách 
truyền thừa khác ngoài kinh điển, tâm 
chính là Phật, kiến tính thành Phật; đề 
xướng việc chăng đọc kinh, chẳng lạy 
Phật, chăng cần khổ tu, chăng cầu bên 
ngoài. Thiền bao hàm tỉnh thần tự chủ, 
chuộng sự thật và sáng tạo; nó không 
những là nhân tố thành công của tôn giáo 
mà còn giàu ý nghĩa gợi mở về kiếp sống 
thông thường của con người. Thiền tông 
từng được sự ủng hộ của các bậc Vua 
chúa, quan văn quan võ cho đến hạng bình 
dân, trong mỗi tầng lớp có số lượng tín đồ 
rất lớn và ảnh hưởng rất sâu sắc đến sự 
phát sinh văn hóa tư tưởng của Trung 
Quốc từ đời Đường, Tống về sau, cho đến 
các nước láng giềng như Nhật Bản, Triều 
Tiên. Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: »‡t 1 Xổ 
3z. EFIH&H%. T##^Ax 
#I4##. H x “ii. h E 5| Z 
mm]. — Thiền tông của tôi đây, từ trước nối 
tiếp nhau đến nay, chẳng từng dạy người 
câu tri cầu giải, chỉ nói học đạo cũng đã là 
lời lẽ tiếp dẫn rôi«. 























THIỀN TÔNG BẢN HẠNH š## # + 
# 

Gọi đủ: An Tử Sơn Trúc Lâm Trần Triều 
Thiên tông Bản Hạnh. Tập thơ nôm của 
Thiền sư Chân Nguyên sống vào đời Hậu 


Lê (Việt Nam) viết. Nội dung kế sơ lược 
về lịch sử Thiền tông từ Phật Thích-ca đến 
thời nhà Trần. 


THIỀN TÔNG CHÍNH MẠCH 3# % 
4E #& 

Đăng lục, 10 quyền, do Như Cần biên tập 
vào đời Minh, được xếp vào 7c Tạng kinh 
tập 146, trang I. Vì »Ngũ Đăng Hội 
Nguyên« quá bề bộn khó đọc nổi, cơ 
duyên cao vút như vách đứng muôn 
trượng, khiến cho bậc thượng căn phải líu 
lưỡi còn hàng hạ căn thì không có chỗ 
xoay xở, nên sư chọn lấy những chỗ đơn 
giản bình dị mà biên thành sách này, khiến 
cho mọi người đều có thể đọc hiểu. 


THIỀN TÔNG QUYẾT NGHI TẬP 
#Ế  ¿k št Ã 

Sách, I quyền, do Đoạn Vân Trí Triệt soạn 
vào đời Nguyên, được ấn hành vào niên 
hiệu Khang Hy thứ 6 (1667) đời Thanh, 
sau đó được xếp vào Đại Chính Tạng tập 
48, trang 1009. Tác giả đem sự thể nghiệm 
của chính mình để nói về công phu dụng 
tâm học đạo cùng với việc trình bày và giải 
thích phương pháp tu đạo thực tiễn, lấy 
việc tham cứu sâu huyền chỉ Phật đạo để 
hiển bày bản lai diện mục nơi mỗi người. 
Nội dung chia làm 2l môn: Nguyên trạm 
lưu thanh môn, Ly trần tỉnh tấn môn, 
Khước bộ phục thăng môn, Thối đọa sách 
lệ môn, Giải đải miễn cần môn, Chấp đại 
quyết nghi môn, Thất chính cứu cánh môn, 
Triệt để cùng uyên môn, Chỉ bản hoàn 
chân môn, Thuận tức miễn hoạn môn, 
Thượng căn lợi khí môn, Thiền lâm tĩnh lự 
môn, Ủ cư chính phái môn, Kỳ Viên 
Thánh chúng môn, Giác ngộ huyền tông 
môn, Quy nguyên thật tế môn, Thể dụng 


783 


THIỀN TÔNG TẠP ĐỘC HẢI 3Š 2% š£ fÿ ⁄# 





song tu âm dực Vương hóa, Song lâm dì 
giới chúng đăng tuân y, Sám hối pháp môn 
Bồ-đề hạnh nguyện, Ức tích xuất trần thừa 
huynh cảnh giới, Phục trưng giải đọa chỉ 
cảnh tức mê. Phần lớn trong văn bàn về 
việc của Triệu Châu Tùng Thâm. Sau này 
các tác phẩm Thiên Quan Sách Tiển của 
Châu Hoằng, Giác Hồ tập quyền hạ của Tế 
Năng, phần nhiều lấy sách này để làm căn 
cứ. 

THIÊN TÔNG TẠP ĐỘC HẢI z#‡ ? 
‡$ 4-3 

Còn gọi: Đại Huệ Thiên sư Thiển tông Tạp 
Độc Hải, Phổ Giác Tông Cáo Thiền sư 


ngữ lục, Đại Huệ Phổ Giác Thiên sư ngữ 


lục. Thi ca hợp tập, 2 quyên, do Pháp 
Hoằng và Đạo Khiêm biên, được ấn hành 
vào niên hiệu Thiệu Hưng thứ I1 (1131) đời 
Tống, sau đó được xếp vào Tực Tạng kinh 
tập 121, trang 47. Tựa sách được lây từ lời 
nói của Thiền sư Đại Huệ »Tham thiền 
chăng được, đều do tạp độc nhập tâm«. 
Nội dung bao gồm cơ duyên pháp ngữ của 
tiên đức, cư sĩ tham thiền quét sạch ký ức, 
các bài tán bạn phương ngoại, các bài tán 
Phật Tổ. Vào đời Minh, Trọng Hiến Tổ 
Xiển đem sách này biên thêm làm I0 
quyền, sưu tập nhiều kệ tụng của thiền sư, 
bao gồm trên 30 mục, 732 bài về: Phật đản, 
Thành đạo, Sơ tổ, Chúng tán được ấn hành 
vào niên hiệu Hồng Võ thứ 17 (1384) đời 
Minh. Đến niên hiệu Thuận Trị thứ 
11(1654) đời Thanh, Mai Cốc Hạnh Duyệt 
kế tiếp Tổ Hiển lại thêm 870 bài. Khoảng 
niên hiệu Khang Hy (1662-1722) đời 
Thanh, Ca Lăng Tính Âm đem bản 10 
quyền ra bỏ bớt, biên tập lại thành 8 quyền, 
nội dung gồm: Phật tán, Tạp tán, Đầu cơ, 
Sao hóa, Tạp kệ, Đạo hiệu, Sơn cư... 


THIỀN TÔNG TỤNG CỔ LIÊN 
CHÂU THÔNG TẬP zÿ #% 2ã 3% #ƒ 
# i8 Ã 

Sách, 40 quyền, do Pháp Ứng biên vào đời 
Tống, Phổ Ứng tục biên vào đời Nguyên, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 115, trang 
1. Sách này sưu tập các tác phâm về tụng 
cô của Tổ sư Thiền tông . Nội dung bao 
gồm 24 tắc cơ duyên của Thế Tôn, 30 tắc 
cơ duyên của Bồ Tát, 62 bài kệ kinh Đại 
Thừa, 702 bài tắc cơ duyên của Tô sư. Mỗi 
khi có thêm vào đều có để 2 chữ »Tục 
Thu«, nhằm phân biệt với nguyên tập . 


THIỀN TÔNG TRỰC CHỈ 3# # # 
KC] 

Sách, l quyền, do Thạch Thành Kim soạn 
vào đời Thanh, được xếp vào 7c Tạng 
kinh tập 112, trang 972. Sách này là một 
phần trong 4 tập »Truyền Gia Bảo« do 
Thạch Thành Kim viết. Tựa bên trong là 
»Truyền Gia Bảo Thiền tông Trực Chỉ«, 
dưới tựa có viết 12 chữ »Minh tâm kiến 
tính tu tri, thành Phật thành Tổ yếu pháp« 
(Pháp môn quan trọng để thành Phật thành 
Tổ, người muốn minh tâm kiến tính cần 
phải biết. Đầu tiên đem 46 mục mật 
truyền yếu pháp tham thiền, trình bày và 
phân tích tỉ mỉ cách thức hạ thủ công phu 
ngộ đạo. Tiếp theo đem I0 mục chỉ chung 
về mật truyền Phật pháp, giải thích một số 
câu của người đời chất vấn về Phật pháp. 


THIỀN TRƯỢNG 3$ 3+ 

Cây gậy bằng trúc một đầu bọc vải v.v... 
dùng đề đánh thức người hôn trầm khi ngồi 
thiền. Thích Thị Yếu Lãm q. hạ ghi: »XŸ 
. ÐD f7. # R§ 2. H  f — 
Ø8. 4 F Hš 3LÍT. 4 Xế # Hf. ĐI 



































784 


THIỀN UYỂN TẬP ANH *# 7 # # 





lX HH Rh 2È. — Thiên trượng làm bằng 
trúc hay sậy, một đầu bọc vải khiến hàng 
hạ toạ phải chấp hành. Người tọa thiên mà 
hôn trâm thì lấy đâu gậy mêm gỗ đánh 
thức«. Ngày nay chỉ chung cây gậy của 
nhà sư. 


THIỀN TỦY 3ÿ ## 
1. Phần tỉnh túy của Thiền. Chương Trần 
Nhân Tông trong 7m TỔ Thực lục ghỉ: 
»iÙj {Hl 58 †E Hã HỊ , Z #6 kƒ '. ỳ lễ 
Tế. l [N ở} t ñ Bế Z Hš. 2 Tí 
đl ⁄. 7ý 2X. sử „8 E+ 
ŸÄ Íđ lế lB v ? DI Hh 3” 





























2jÑ 


"am 





nh Z. — Con 
người Ngài rất thông mình hiếu học, đọc 
hết các sách vở, suốt thông nội điển và 
ngoại điển. Những khi nhàn rối, Ngài mời 
các thiên khách bàn giải về tâm tông, tham 
học thiền với Thượng sĩ Tuệ Trung, thâm 
đắc đến chỗ thiên tủy. Đối với Thượng sĩ, 
Ngài kính lễ làm thẩy«. 








2. Tên gọi khác của kinh Lăng Nghiêm. 


THIỀN TỨ 3ÿ # 

Còn gọi: T”iển íự, Thiển lâm. Tự viện 
Thiền tông, Thiền viện. Chương Giáp Sơn 
Thiện Hội Thiền sư trong CĐTĐL q. 1ã 
ghi: »Ñ 4ï 2 ñÿ Bễ f H ^A.. ñÿ ft 
1È 2 ÍT II. ÿ⁄/ Hễ Ti SẼ # ĐT HỊ 1ù ¿ 
— Sư có chú tiểu theo hẳu hạ lâu ngày. Sau 
khi trụ trì, sư bảo chú tiểu hành cước đến 
các thiên viện dửng dưng với tắt cả«. 
Thung Dung lục q. 1 ghi: »ã§ SẼ ñB 2. TY 
Jš v Xử R 5š El E 3 . — Giáo môn gọi 
việc đó là thăng tòa, còn thiên lâm gọi việc 
đó là thượng đường«. 



























































THIỀN UYỂN MÔNG CẦU DAO 
LÂM 3 #, # ‡ # #+ 
Còn gọi: 7hiển Uyển Dao Lâm Chú, Thiển 


Uyến Dao Lâm, Thiên Uyển Mông Cấu, 
Thiên Lâm Mông Câu, Thiên Mông Câu. 
Sách, 3 quyên, cho Chí Minh soạn vào đời 
Km, Đức Giản chú thích vào đời Nguyên, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 148, trang 
189. Sư Chí Minh sưu tập hạnh nghiệp của 
các thiền sư làm thành sách tham khảo cho 
người sơ học biện đạo tu nghiệp. Sách này 
được làm theo thể văn vần, mỗi câu (mỗi 
tắc) 4 chữ, gồm 562 tắc, thu thập từ Phật 
Thích-ca mâu-ni đến Thiền sư Thủ Sơn 
Tỉnh Niệm đời Tống. Phần chú thích của 
sư Đức Giản chính là trưng dẫn ở các sách: 
Cảnh Đức Truyện Đăng lục, Ngũ Đăng 
Hội Nguyên, Nhân Thiên Nhãn Mục rất là 
tường tận. 


THIỀN UYỂN MÔNG CẦU THẬP 
DI #Š #, Š* 3 ‡ iÄ 

Sách, 1 quyền, không rõ tác giả, được xếp 
vào Tực Tạng kinh tập 148, trang 288. 
Sách này được làm ra đề bố cứu cho quyền 
»Thiển Uyển Mông Cầu Dao Lâm«, dùng 
thể văn vần, mỗi câu 4 chữ, gồm 144 câu 
(tức 144 tắc), dưới mỗi tắc đều có chú 
thích, từ tắc »Thiếu Lâm xích tướng« đến 
tắc »Đại Quy niệm tụng«, trưng dẫn các 
sách Bích Nham lục, Nhân Thiên Bảo 
Giám, Lâm Gian lục. 


THIỀN UYỂN TẬP ANH ?# #, # 3# 

Đăng lục, I quyền, do Thiền sư Kim Sơn 
đời Trần (Việt Nam) soạn vào năm 1337. 
Nội dung ghi lại tông phái Thiền học và sự 
tích các nhà sư nổi tiếng ở nước ta từ đời 
Đường, Tống, trải đến các đời Đinh, Lê, 
Lý, Trần (từ cuối thế kỷ VI đến đầu thế kỷ 
XIIL Tuy văn bản hiện có không phải là 
bản in đời Trần mà là một bản khắc in lại 
vào năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715), đó 


785 


THIỀN UYỂN THANH QUY 3# Zš 3Š #ï 





cũng là một trong số thư tịch đầu thế kỷ 
XVIII trở về trước còn giữ được văn bản- 
hiện vật đến nay. Sách này gồm có: 

Bài tựa không mang tên tác giả. Sau bài 
tựa có danh sách 14 người đệ tử của Thiền 
sư Thích Như Trí. 

Thiền phái Vô Ngôn Thông: gồm 38 vị. 

Thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi: gồm 28 
VỊ. 

Thiền phái Thảo Đường: chỉ có biểu 

pháp hệ gồm I9 vị. 
Đây là một tác phâm Đăng Lục có giá trị 
không chỉ riêng về văn học mà cả về sử 
học, triết học, văn hóa dân gian v.v... Cả 
về mặt văn bản, tác phâm này cũng có một 
giá trị đặc biệt, bởi vì nó là một trong số rất 
hiếm tác phẩm khởi thảo từ cuối đời Lý, 
hoàn chỉnh và ổn định đầu đời Trần cách 
đây đã trên 7 thế kỷ mà vẫn còn truyền bản 
trọn vẹn lưu lại đến ngày nay. 


THIỀN UYỂN THANH QUY #3 #, 
›š 3 

Sách, 10 quyền, do Trường Lô Tông Trách 
biên tập vào đời Tống, được xếp vào TC 
Tạng kinh tập 111, trang 875. Vì sách này 
được hoàn thành vào niên hiệu Sùng Ninh 
thứ 2 (1103) nên còn được gọi là »Sùng 
Ninh Thanh Quy«. 

Cổ thanh quy thời Bắc Tống có phần lỏng 
lẻo, quy củ thiền lâm tạp loạn, Tông Trách 
vì xem trọng tinh thần của »Bách Trượng 
Thanh Quy« nên sưu tập các hành pháp kệ 
tụng của các chùa còn sót lại để biên thành 
Thiên Uyển Thanh Quy. Các thanh quy đời 
sau được chế định phần lớn tham khảo 
phỏng theo sách này. 


THIỀN Y 3# % 
Y (áo) của thiền tăng. Tông Môn Võ Khô 















































ghi: »4# ⁄X ( Ÿ#l| tr Ñằ ) †í H 3 % 
EHl: Hã ƒE {E J£? lf (1ƒ R YẾ Xf 
HỊ ) |]: Xfl 4 . — Sư đang ngồi. Lưu 





Nghỉ Ông chỉ nạp y của sư, nói: Gọi nó là 
øi? Sư (Chán Tịnh Khắc Văn) nói: Thiên 
«. 


THIỀN YẾU 3# -#- 

Yếu chỉ Thiền tông. Tiết Đông Sơn Hòa 
thượng trong TĐT q. 6 ghi: »IL: Ä tR 
ll]. #:  ðï tị, X5“ # Z. -— 
Đến khoảng cuối niên hiệu Đại Trung, Sư 
đến núi Tân Phong, hoằng dương yếu chỉ 
Thiên tông«. 





THIỆN BẢN š + 

1. Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư đến Hào 
Châu (nay là huyện Phụng Dương, tỉnh An 
Huy) Trung Quốc, tham vấn thiền sư Tư 
Minh và đắc pháp. Khi ra hoằng pháp, sư ở 
Thứu Lãnh, Tương Châu. Một hôm, sư 
đang tắm, có vị tăng hỏi: Hòa thượng là 
người ly cấu (xa lìa nhiễm bân của trần lao 
phiền não) sao lại phải tắm? Sư đáp: Nước 
định trong veo đầy ắp, tắm gội người vô 
cấu này. 

2. Thiền tăng đời Tống (1035-1109), họ 
Đồng, người Dĩnh Châu (Phụ Dương, An 
Huy) Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 
Tông Bản ở chùa Huệ Lâm, thuộc tông 
Vân Môn đời thứ 7, trụ chùa Pháp Vân ở 
Đông Kinh. Hiệu: Đại Thông Thiền Sư. 


THIỆN CHIÊU *š- 1# (947-1024) 

Thiền tăng đời Tống, họ Du, người Thái 
Nguyên (Sơn Tây) Trung Quốc. Thuở nhỏ 
sư thông minh trí huệ hơn người. Lúc 14 
tuổi cha mẹ lần lượt qua đời, sư bèn cắt tóc 
thụ giới cụ túc. Du phương khắp nơi, từng 
tham phỏng 71 vị tôn túc thạc đức. Sư đến 


786 


THIỆN HỘI ‡ 





Thủ Sơn, Nhữ Châu (Lâm Nhĩ, Hà Nam) 
tham kiến Thiền sư Tỉnh Niệm được đại 
ngộ, nối pháp làm truyền nhân tông Lâm 
Tế. Đến khi Tỉnh Niệm tịch, sư mới đáp 
ứng lời thỉnh của đạo tục Tây Hà, trụ trì 
Thái Tử Thiền Tự, Thái Bình Tự ở Phần 
Châu (Phần Dương, Sơn Tây) diễn nói 
tông yếu đem cơ dụng ba câu, bốn câu, ba 
quyết, 18 xướng v.v... tiếp dẫn kẻ học đạo, 
danh tiếng một thời. Ba mươi năm thuyết 
pháp không biết mỏi mệt, phong cách cao 
nhã, giới hạnh tính nghiêm. Mọi người 
cung kính ngưỡng mộ không dám kêu tên 
mà chỉ gọi sư là »Thiền sư Phần Châu«. 
Thụy là »Vô Đức Thiền sư«. Tác phẩm: 
Phần Dương Vô Đức Thiên sư ngữ lục. 


THIỆN ĐẠO *š :# 

I. Thiền tăng đời Đường. Ban đầu sư 
nương Thiền sư Trường Thử Khoáng, làm 
sa-di. Sau khi thọ đại giới, sư yết kiến 
Thạch Đầu Hy Thiên và đắc pháp nơi ngài. 
Gặp lúc triều đình sa thải tăng ni, sư bèn 
làm cư sĩ, ở trong thất đá tại Đàm Châu 
(nay là huyện Trường Sa, Hồ Nam), người 
bốn phương đến tham yết rất đông mà sư 
dẫn dắt chẳng biết mệt mỏi, người đời gọi 
sư là »Thạch Thất Đạo«, »Thạch Thất 
Hành Giả«. 

2. Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư đến núi Bàn 
Long thờ Thiền sư Khả Văn làm thầy, học 
đạo và đắc pháp nơi ngài. Sư ở núi Mộc 
Bình, Viên Châu (nay là huyện Nghi Xuân, 
tỉnh Giang Tây). Trên đầu sư có nhục kế 
hình xoắn ốc. Nam Đường Trung Chủ 
nghe đạo đức của sư nên rước về cúng 
dường, dùng lề đãi ngộ như bậc thầy. Thụy 
hiệu: Chân Tịch Thiền sư. 


THIỆN ĐỨC THIỀN VIỆN # 2$ z## 


W% 

Ở làng Xã Đầu, huyện Chương Hóa, tỉnh 
Đài Loan, Trung Quốc. Năm 1935 do Pháp 
sư Diệu Tu sáng lập, từ đó qua nhiều năm 
lần lượt xây cất thêm. Sau khi Diệu Tu thị 
tịch, do đệ tử Pháp sư Đạt Câm kế nhiệm 
trụ trì. Năm 1957 mời Pháp sư Thánh Ấn 
làm đạo sư thường xuyên giảng kinh hoằng 
pháp, tín đồ ngày càng tăng. Năm 1970 
xây cất lại hậu điện. 


THIỆN GIÁC #Š # 

Thiền tăng đời Đường. Sư thờ Mã Tổ Đạo 
Nhất và đắc pháp. Khi ra hoằng pháp ở 
chùa Hoa Lâm tại Đàm Châu (nay là huyện 
Trường Sa tỉnh Hồ Nam). Sư thường cẦm 
tích trượng, ban đêm đi ra khỏi rừng dưới 
chân núi, cứ bảy bước dộng tích trượng 
một cái. Bùi Hưu hỏi sư rằng: »Sư làm sự 
nghiệp gì«. Đáp rằng: »Sơn tăng thường 
niệm Quán Âm«. 


THIỆN HỘI š $ 

I. Thiền tăng đời Đường, (805-881) họ 
Liệu, người Hiện Đình, Quảng Châu Trung 
Quốc. Năm 9 tuổi sư xuất gia nơi núi Long 
Nha, 20 tuổi thụ giới cụ túc. Chắng bao lâu 
sư đến Giang Lăng (Hồ Bắc) chuyên 
nghiên cứu kinh luận. VỀ sau quay sang 
mộ thiền pháp, ban đầu trụ chùa Hạc Lâm 
ở Kinh Khẩu, Nhuận Châu (Trấn Giang, 
Giang Tô) cùng hỏi đáp với Đạo Ngô sư 
được sở đắc. Nghe lời khuyên của Đạo 
Ngô, sư đến tham kiến Thiền sư Đức 
Thành, thầy trò khế hợp, ngay đưới lời ngộ 
nhập bèn nối pháp. Niên hiệu Hàm Thông 
thứ II (570) nơi Giáp Sơn, Lễ Châu (Đông 
Nam huyện Lễ, Hồ Nam) Sư xây dựng viện 
Đại Đồng truyền bá thiền phong, thiền tăng 
khắp nơi tụ hội. Thụy là »Truyền Minh Đại 


787 


THIỆN KIÊN # fš (1409-1493) 





Sư«. 

2. Thiền tăng thời Bắc thuộc (2-900), thuộc 
dòng Vô Ngôn Thông, đời thứ 2, nối pháp 
Thiền sư Cảm Thành. Sư quê ở Điển Lãnh 
Giao Chỉ. Thuở nhỏ sư theo thầy Tiệm 
Nguyên ở chùa Đông Lâm bản hương xuất 
gia, hiệu là Tổ Phong. Lớn lên sư tham học 
khắp nơi và gặp Thiền sư Cảm Thành, 
phục vụ ngài trong 10 năm. Một hôm sư 
vào thất ngài thưa hỏi, bỗng nhiên tỉnh 
ngộ. Sau, sư trụ trì chùa Định Thiền làng 
Siêu Loại để truyền bá Tâm Tông. Niên 
hiệu Quang Hóa thứ 3 (900) đời Đường, sư 
tịch tại bản tự. Theo: 7¿ên sư Việt Nam 
của HT. Thanh Từ. 


THIỆN KIÊN #- F# (1409-1493) 

Thiền tăng đời Minh, họ Đinh, tự Cổ Đình, 
người Côn Minh (Vân Nam) Trung Quốc. 
Năm 10 tuổi xuất gia nơi chùa Ngũ Hoa, 
pháp danh Thiện Hiền, 19 tuổi y chỉ Thiền 
sư Bách Nham đổi pháp danh là Thiện 
Kiên. Vào niên hiệu Chính Thống (1436- 
1449) yết kiến Thiền sư Kim Lăng Vô Tế, 
đọc kinh Viên Giác đến chỗ »thân tâm như 
huyền« hoát nhiên đại ngộ liền được ấn 
chứng làm truyền nhân tông Lâm TẾ. 
Khoảng niên hiệu Thiên Thuận (1457- 
1464) trụ trì Phù Sơn, rồi trở về Vân Nam 
kiến thiết chùa Quy Hóa. Tác phâm: Cổ 
Đình Tổ Sư ngữ lục Tập Lược 4 quyền, 
Vân Thủy Thạch tập 4 quyên, Hoa Nghiêm 
Đại Ý I quyền. 


THIỆN MỸ š š 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Nam An Thủ An. Sư ở Thứu Linh tại 
Tương Châu (nay là huyện Tương Phản 
tỉnh Hồ Bắc). 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là cảnh Thứu 


Linh? Sư đáp: Hiện Sơn đối Bích Ngọc, 
nước sông chảy đến dòng Nam. 


THIỆN PHÁP # ;+ (?-1409) 

Thiền tăng đời Minh, họ Có, tự Tính Hải, 
hiệu Vô Thuyết, người xứ Ngô huyện (nay 
là tỉnh Giang Tô) Trung Quốc. Sư đến 
chùa Trung Thiên Trúc ở Hàng Châu yết 
kiến Thiền sư Không Tâu Ngộ, được lưu 
lại nhậm chức Tri tạng. Một hôm nhân đi 
thăm bạn cũ, đi một mình trên đường, chợt 
nghe tiếng mục đồng gọi thợ cày ăn cơm, 
sư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Niên hiệu Hồng 
Võ thứ 13, sư ra hoằng pháp trụ chùa Tú 
Phong, 25 năm sau (1392) sư dời sang 
chùa Hồ Khê. 


THIỆN QUÁ + %# (1079-1152) 

Thiền tăng đời Tống, họ Dư, hiệu Nguyệt 
Am, người Tín Châu (Thượng Nhiêu, 
G1ang Tây) Trung Quốc. Sư nối pháp thiền 
sư Đạo Ninh, thuộc tông Lâm Tế thư 12, 
phái Dương Kỳ đời thứ 5, trụ chùa Thượng 
Phong ở Hành Sơn. 


THIỆN TẠNG * # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư đến núi Đại 
Quang, Đàm Châu (nay là huyện Trường 
Sa, tỉnh Hồ Nam) thờ Thiền sư Cư Hối làm 
thầy, học đạo với ngài và đắc pháp, rồi trụ 
chùa Bạch Vân ở Lạc Dương. 


THIỆN THANH * ?Š (1057-1142) 

Thiền tăng đời Tống, họ hà, hiệu Thảo 
Đường, người Nam Hùng, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Tổ Tâm, 
thuộc tông Lâm Tế đời thứ 10, phái Hoàng 
Long đời thứ 3, sư phụ giúp ngài Tổ Tâm 
trên 20 năm. Khi Thây tịch, sư kế tiếp trụ 
trì Hoàng Long sơn. Niên hiệu Sùng Ninh 


788 


THIỆP LY VI 3 ## 





thứ 4 (1105) sư từ Vân Nham đón sư 
huynh là Ngộ Tân về trụ trì Hoàng Long, 
còn sư trở về chùa Lặc Đàm ở bản quận. 
Nhờ học thức uyên bác, tiếp dẫn người học 
bằng cơ phong bén nhạy nên người đến 
học tấp nập như chợ, được suy tôn đứng 
đầu chư sơn. Tác phâm: Thảo Đường tập, 
Thiện Thanh ngữ lục. 


THIỆN THÔI #- # 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Lâm Tế Nghĩa Huyền. Sư trụ Định Châu 
(nay là huyện Định, tỉnh Hà Bắc) Trung 
Quốc, có thuyết nói sư trụ Trấn Châu (nay 
là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc). 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn 
Độ sang? Sư đáp: Đồ sứ ở Định Châu kêu 
tợ chuông. Sư thích dùng đánh và hét để 
tiếp dẫn người học, do nghiêm khắc mà nồi 
tiếng vào thời ấy. 


THIỆN TĨNH š ‡# (858-946) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Vương, người 
xứ Toàn Thành (nay là huyện Hưng Bình 
tỉnh Thiểm Tây) Trung Quốc. Thuở bé sư 
theo Nho học, thông suốt nhiều sách vở. 
Năm 27 tuổi, sư đến chùa Phong Đức trong 
núi Chung Nam lễ Thiền sư Quảng Độ. 
Khoảng niên hiệu Thiên Phục (901-903), 
sư về Nam yết kiến Thiền sư Lạc Phố 
Nguyên Tĩnh, được cử làm Tri viên. Sau 
đó sư trụ trì Vĩnh An Thiền Uyễn ở Kinh 
Triệu, có đến 500 người theo học với sư. 
Thụy hiệu: Tịnh Ngộ Thiền sư. 


THIỆN TRI THỨC -# #z ‡# 

1. Thiền sư đạo pháp tinh thông. Thiên 283 
trong Thiên Lâm Bảo Huấn q. 4 (Đại 48, 
1039 trung) ghi: 

®# H ññ }k E › 














, lH ]H }H đi 














#ñ 4í ® Z1 ñW.. Kỹ Ñế 1B # JR 
»Ngã tự quy lâm dĩ 

Dĩ dữ thế tương sơ 

Lại hữu thiện tri thức 

Thời năng quá ngã lư«. 














»Từ khi vẻ múi rừng 

Tôi cùng đời cách xa 

Nhờ có Thiện tri thức 

Thường hay đến thăm nhà«. 

2. Lời gọi chung một nhóm tăng nhân và 
tín đồ. 

Đàn Kinh bản Đôn Hoàng ghi: »# Íll 
HH v PW Jù Ấn JRR mỊ ÑH 2T Ùš ẤR 1 Ùš. 

— Này Thiện trí thức! Cân tịnh tâm niệm 
pháp Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật«. 




















THIỆN VI # É 

Hãy bảo trọng. Lưu tâm, chú ý trên đường 
đi. Lời đặn đò người đi đường. Tiết Động 
Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 6 ghi: »ƒ‡ 
= 1i f£ #. ÑŸ KIÌM. KHI M2: # 
. TT Ñ l — Sau khi ở được mười lăm 
năm, sư từ giả Hòa thượng để ra đi. Hòa 
thượng nói: Hãy bảo trọng!« 


THIỆP ĐẠO LÝ # :š # 

Những gì có liên quan đến tri thức nghĩa 
lý. Đối với nhà thiền thì những thứ này 
không dính dáng đến thiền ngộ, hơn nữa 
còn chướng ngại cho thiền ngộ. Bích Nham 
Tục: Q, 1: œhb:'SÐT ĐLÌM= SG 5 Ha: (l 
Ø 4*É7ñ 2X F Á ñr ĐH. * BỊ 2: jã ER 
{£ t f#t..  ìš EH Jã . — Thế nên người 
xưa nói một lời nứa cáu tự nhiên làm líu 
lưỡi mọi người, không có con đường cho 
ông khởi ÿ niệm, tình giải, và những gì có 
liên quan đến tri thức nghĩa lý« 
































THIỆP LY VI 3# #&£ # 
Liên quan đến thế đối lập giữa Ly (thể) và 


789 


THIỆP NÊ THỦY }Ÿ 3š 7K 





Vi (dụng), tức là chưa trừ hết vọng tâm 
phân biệt đối đãi. Tiết Tông Thừa Yếu 
Nghĩa trong 2y Tắc ngữ lục q. 9 ghi: »'E 
l ?. 2E #U B8. 2 3 lí 2m L 
ÿ§ V BH JU ñJ, Ấñ HH ]È. 3M ÿj ñH #Ä 
ỳ} Blt ti. — Sống như gởi tạm, chết như 
trở về, cũng chưa khế hợp với cơ hướng 
thượng của tông ta. Ly tứ cu tuyệt bách 
phi, ván còn ngại nói nín chưa trừ hết vọng 
tâm phân biệt đối đãi«. 




















THIỆP NÊ THỦY 3# #, + 

Dính bùn dính nuớc, dụ chỉ những vướng 
mắc liên quan đến ngôn từ nghĩa lý, làm 
chướng ngại việc đốn ngộ. Tiết Cô Sơn An 
Vĩnh Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »1# 


















































HỊ fi lí. 2Ñ 6 H t #4 k. J1 8 % 
IK# E. 2 fñữ lộ lê j Ø1 4  }4 
†ầ: HH Zš È Mã fñ À 4 Ji. "HH Bi 
hh B, 4 §T . HN #ll 
lồ XE lu Đã bh ĐẾ lí SỞ. 4 3U ñ# ?Ẻ. 

+ 83B. AM I2. ECm k2 
+ ‡ — RJ. X †E R # ìÉ? -_ Muốn 


sáng được việc này cần phải có thủ đoạn 
nhự lửa đả nhẳng nhưự ảnh điện chớp, mới 
có thể trên đỉnh núi cao vớt phóng mình 
XuÔNg, ở trong chỗ mây trắng xa xôi sống 
an ôn. Như người chăm chú tìm kiếm cây 
kim vàng, lập tức đỉnh đâu phải vỡ toang. 
Đến chỗ này giả sử thấy cơ hội mà ứng 
biến, chẳng phạm nhằm mũi nhọn, toàn 
thán ngộ được cũng còn dính bùn dinh 
nước. Còn như một câu toàn đề lão luyện 
làm sao nói đây?«. 


THIỆP THẦN VẤN 3Ÿ 3£ 

Còn gọi: Lạc thần vẫn, Quải thần vẫn. Liên 
quan tới lời lẽ giảng thuyết. Việc này 
chăng phải phù hợp với tông chỉ: »Chăng 
lập văn tự ngữ ngôn« của nhà Thiền. Tiết 


Kim Sơn Đàm Dĩnh Thiền sư Này đề NDHN 
q. 12 ghi: »ấš ở? JE J. ff ÿ⁄ Ñ R. 
an A¿ 2E [FT] Ấš 3È ïñ ft s — Vừa có liên 
quan tới lời lẽ giảng thuyết liển rơi vào 
khái niệm, đều là cửa chết, chẳng phải là 
con đường sống. 
































THIẾT BÍCH CƠ THIỀN SƯ NGỮ 
LỤC #3 # 14 3# Í 3# 4 

Gọi đủ: Khánh Trung Thiết Bích Cơ Thiên 
sư ngữ lục. Ngữ lục, 20 quyền, do Thiết 
Bích Huệ Cơ soạn vào đời Minh, Huyễn 
Mẫn trùng biên. Nội dung bao gồm: 
Thượng đường, Bỉnh phất, Phổ thuyết, 
Tiểu tham, Thị chúng, Trà thoại, Pháp ngữ, 
Cơ duyên, Vấn đáp, Tiên sách ngữ, Phật 
sự, Tượng tán, Tự tán, Thị, Tụng, Kệ, Liên 
phương, Ca minh, Tụng cổ (Niêm. biệt, 
bình, trưng, đại), Tạp trước, Thư vấn, 
Thỉnh khải, Hành trạng, Tháp minh, Tế 
văn và phụ lục I thiên niên phố. Quyền thủ 
có lời tựa do Hùng Nhữ Học soạn vào niên 
hiệu Sùng Trinh thứ 15 (1642) và lời dẫn 
do Hành Hoằng Ngộ soạn. Bộ ngữ lục này 
mang tính chất quảng lục, cũng có đem vào 
»Thiết Bích Cơ Thiền sư ngữ lục« 3 quyền 
do Tam Sơn Đăng Lai biên vào niên hiệu 
Sùng Trinh thứ 15. Sách này có bản In lại 
của chùa Lăng Nghiêm phủ Gia Hưng, đời 
Thanh. 


THIẾT CƯỚC 4 # 

Thiền tăng Ngộ Duyên sống vào đời Tống, 
hành cước tham phỏng, chăng nệ xa gần, 
người thời ấy gọi sư là »Thiết Cước«. X. 
Ngộ Duyên. 


THIẾT ĐỊCH ĐẢO XUY 3# # #| 3: 
Tác phẩm, 2 quyền, do sư Huyền Lâu Áo 
Long thuộc tông Tảo Động, Nhật Bản 


790 


THIẾT PHẬT TỰ 8t { # 





soạn. Nội dung sách này mô phỏng theo 
Bích Nham lục gồm 100 tắc công án, có 
phần bình xướng và tụng cổ. Quyển 
thượng gồm 50 tắc từ »Văn-thù nhập môn« 
đến »Nghĩa Trung thăng tòa«. Quyển hạ 
gồm 50 tắc từ »Bảo Phúc Phật điện« đến 
»Quy Sơn phương trượng«. 

Theo: PQĐTĐ của Nhóm Từ DI. 


THIẾT LỢI #4 #l 

Xá-lợi, chỉ cho những mảnh răng xương 
giống như ngọc của Phật và các bậc cao 
tăng. Thiết lợi thu được sau khi hỏa táng 
thi thể của các vị nảy. Tiết Long Tường Sĩ 
Khuê Thiền sư trong NĐHN dq. 20 ghi: »⁄ 
H?8. #8 f4. ðl 8E. HA 
ii Mĩ. 2š MW HB. 3š # 3) Xế ñZ #l. — 
Một hôm sư tắm rửa, đánh chuông họp 
chúng, ngồi vào tòa, lặng lẽ mà hóa. Hôm 
thiêu xác, những người đưa đám đêu nhặt 
được xá-lợi.« 











THIẾT NGƯU 4Ÿ + 

Trâu sắt. Vốn là một pho tượng được thần 
cách hóa để giữ gìn, phù hộ cho vùng 
Thiểm Phủ Hà Nam khỏi bị nạn lũ lụt bởi 
nước sông Hoàng Hà. Thiền tông muợn từ 
này đề đổi thành thuật ngữ »Thiết ngưu chỉ 
cơ« có nghĩa là Tâm ấn vô tướng của Phật 
Tổ; về thể thì bất động, về dụng thì tự tại 
mà không dấu vết. Tắc 38, Bích Nham lục 
(Đại 48, 175 hạ) ghi: »3H ñJ 3ù EI. 7Ñ #1 
#Ä + + . + HỊ H8, #8 BI H 
1#VỘ. Hữm4® &®# v HE. + 
EỊI HỊI 4È? — Tâm ấn của Tổ sư giống như 
cơ quan trâu sắt, lấy đi thì gọi là ấn trụ, 
nếu để lại thì gọi là ấn phá. Còn như lúc 
không lấy đi, không để lại thì ấn là phải, 
hay không ấn là phải?«. 

Lục Tổ Lạc Đạo Ca ghi: 








#l F. Ö†. #i &^Š 

# A nữ ƒj#t % !H #b. 

»Thiết ngưu canh, thạch nữ tiếu 

Kỷ nhân thức đắc huyền trung diệu«. 
»Trâu sắt cày, gái đá cười 

Máy ai biết được diệu trong huyễn«. 


THIẾT PHẬT TỰ 3k # 3 

Ở phía tây thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết 
Giang, Trung Quốc. Được xây vào khoảng 
niên hiệu Thiên Giám (502-519) đời 
Lương Nam Triều, Thượng thư hữu bộc 
Xạ Từ Miễn sửa nhà làm chùa, ban đầu gọi 
»Bát Chính Tự«, đời Đường đổi tên »Khai 
Nguyên Tự«. Thời Bắc Tống, trong chùa 
Khai Nguyên có hai viện Quảng Phúc, Trí 
Giả, chia ra thờ Quán Âm và Phổ Hiền. 
Tượng Quán Âm đúc bằng sắt vào niên 
hiệu Thiên Thánh thứ 3 (1025) đời Tống. 
Niên hiệu Hồng Vũ thứ 2 (1369) đời Minh 
ban tên »Thiết Phật Thiền Tự«, tục gọi 
»Thiết Phật Tự«, hiện chỉ còn tiền điện, 
hậu điện và sương phòng. Tiền điện là 
Quán Âm điện, chính giữa thờ tượng sắt 
Quán Âm, cao 2, l5m nặng 1500 kg. 
Tượng hơi hướng về bên phải, thần thái 
đoan trang, phong tư phóng khoáng tự 
nhiên, pháp tướng trang nghiêm, tạo dáng 
ưu mỹ. Dù trải qua ngàn năm mà không bị 
gỉ sét, là kiệt tác của ký thuật đúc luyện 
kim đời Tống. Hậu điện là nhà trưng bày 
văn vật. Có 4 chiếc cột đá khắc kinh Phật 
của chùa Thiên Ninh, Hồ Châu được xây 
vào niên hiệu Hội Xương thứ 3 (843) đời 
Đường, trên có khắc »Tôn Thắng đà la ni 
kinh« và phù điêu. Còn có dựng một tấm 
bia lớn, trên có ghi »Thiên Ninh Vạn Thọ 
Thiền Tự«, là bút tích đích thực của Triệu 
Mạnh Phủ. Trong chùa còn có một chiếc 
giếng cổ đo trụ trì Đàm Bích xây dựng vào 


791 


THIẾT PHƯƠNG TIỆN 3 7 {# 





niên hiệu Tuyên Đức thứ 8 (1434) đời 
Minh, trên miệng giếng xây vòng rào hình 
quả bí đỏ bằng đá câm thạch. 


THIẾT PHƯƠNG TIỆN + 3 4# 

Ý nói lập ra pháp môn phương tiện, vì 
người chỉ dạy. Khai thị Dục Tạng chủ 
trong DTNL q. 3 ghi: »ốZ ftÙ. dị fÿ 
lv Z4 4# lv H78 2k. 2 ñx 
2 lữ v Jã ÍR fŒ Xi S5 #8 › — Làm phiên 
đến Cô Phật Thé Tôn khác, pjg nỡ ngôi 
nhìn, chỉ dạy dài dòng, lập ra nhiễu 
phương tiện để gỡ niêm cởi trói cho 
Hñgươi.« 



































THIẾT QUYẾT TỬ 4Ÿ ‡# # 

Cây cọc sắt. Thiền tông muợn từ này để 
chỉ cho trạng thái không gì dính mắc được. 
Tắc 44, Bích Nham lục s.n 48, 180 hạ) 
ghi: » LH ‡E ẩf 2x: lỗ SẼ ñR Z BỊ. 
ẤH EnH < ð§ C2 F 3 li Đ 4 tH ¿ 

4 {L #Ä ñ§ — fñi #3 MW Tƒ ). — Hòa 
Sơn dạy rằng: Hữu học gọi là nghe, Vô 
học gọi là gần (Thiên tăng trong thiên hạ 
nhảy không ra khỏi; chùy sắt không lỗ, một 
cây cọc sắt)«. 

















THIẾT TẬT LÊ 4\ # # 

1. Trái chùy gai bằng sắt, là vũ khí dùng để 
đánh nhau vào thời xưa. Thiền tông mượn 
từ này để chỉ cho sự dạy đạo nghiêm khắc. 
Tắc 12, Bích Nham lục (Đại 48, 152 hạ) 


ghi: »ff lễ] ÏH| 1: #l fƒ Z¿ fÿ? ( ?#3 
3 %:. X F M fl ðk^ H ) ¿ — Tăng 


hỏi Động Sơn: Thế nào là Phật? (Trái 
chùy gai bằng sắt, thiên sinh các nơi nhảy 
không khỏi)«. 

2. Gọi đủ: Lô Sơn Biệt Truyền Thiền sư 
Thiết Tật Lê. Sách, 1 quyển, do Biệt 
Truyền Đạo Kinh soạn vào đời Minh, 


Nguyên Hiền và Nguyên Hoảng biên tập. 
Đại ý sách này nêu lên nghĩa gốc của 100 
tác công án trong Bích Nham lục và có phụ 
các bài tụng. 


THIẾT THỌ KHAI HOA 4 #‡ BÄ ‡È 


Cây sắt trổ hoa. Thiền tông lấy câu »Thiết 
thọ hoa khai thế giới hương« tỷ dụ cho mọi 
vật trong pháp giới đều do diệu dụng vô 
tâm vô tác hiển hiện. Câu »Thiết thọ hoa 
khai« biểu thị lý bị xem là có định bắt biến 
nhưng thật ra có biến hóa. Nếu phối hợp 
vào thể dụng, thì thiết thọ là thể, hoa khai 
là dụng, biểu thị công dụng vô vi vô tác do 
chết mà hiển sống, do tĩnh mà phát động. 
Phần lời ch tắc 40, Bích Nham lục ghỉ: 























»{ % SX 2%. 3X BỊ EH it. # RỀ Ãä 0h 
ïX BÍ. MO N. e2 
th {L: — Một thiển giả đạt đến cảnh giới 


thôi hết đi, giống như cây sắt trồ hoa, theo 
ông có hiện tượng này chăng? Kẻ tỉnh 
ranh cũng bị thua, cho dù ông tung hoành 
ngang dọc cũng không khỏi bị y xóỏ mũi. 


THIẾT TÍCH LƯƠNG 4 #- # 


Sống lưng bằng sắt, ví dụ dùng để chỉ hành 
vi làm phân chắn tinh thần, tự xây dựng chí 
lớn và quyết tâm theo đuổi. Tiết Phúc 
Nghiêm Diễn Thiền sư trong Tăng Bảo 
Chính Tục truyện q. 6 ghi: »3J ft 2% #í Z 
fl Xs. 5 lẾ 4. Hằ" HỆ A41 ® #8 
Jj# f7. IHỊ tí À tố 4 #lJ gã tv ÍJ 
đực nƒ {ƒ v ## 4 #t n[ #8. — Thiên tăng 
cân phải lập chí lớn, phần chấn tỉnh thân, 
làm được chỗ người đời không thể làm, 
học được chỗ người xưa không thể học; 
làm đến chỗ tột cùng, học đến mức tuyệt 
đỉnh«. 















































793 


THIẾU LÂM 2b 3 





THIẾT TUẤN THAO 4È # 4# 

Còn gọi: Thiết tuấn liêm. Bánh bao có 
nhưn bằng sắt, không thể nhai, nuốt và tiêu 
hóa được tỷ dụ cho cơ ngữ của nhà thiền 
siêu việt ngôn cú, nghĩa lý, rất khó tham 
cứu. Pháp Diễn ngữ lục, q. thượng gh1: 
»‡Š ï lứ TT Tí BÀ TE. WW L 3 sẽ 
bá Šú T Tí. Hñ 

li BỊ 8ñ # F. HE + #3 ‹ 
#lHSFl F: W i# SÀ BÊ ÑT . 
{l rfï UR H 8L. — Pháp Diễn tôi du 
phương hơn mười năm tìm kiếm trên biển 
giáo nghĩa, gặp được vài vị tôn túc rồi tự 
cho là việc lớn đã xong. Khi đến hội Phù 
Sơn của ngài Viên Giám thì tôi chẳng mở 
miệng được. Sau đến dưới cửa Bạch Vân 
căn vỡ được một cái bánh bao có nhưn 
bằng sắt, đúng là đây đủ trăm vị«. 

Mật Am ngữ lục ghi: »j 2š l† fl|.. Ä* ìm 
lấu lKƑ ‹ If tú lấn ÿí tế Ì BỊ . ( ¡Tỉ ‡H 
# HỆ DỊ. đã À4 HH |. T ñ$ Ấñ He — 
Treo gươm trên hư không, giết tha tùy lúc, 
đánh thức con lừa của Lâm Tế, ném ra 
bánh bao có nhưn bằng sắt của Ngũ Tổ, 
người khắp mặt đất mất cơ phong, đớ 
lưỡi«. 



































BH 








Di øt 


”„ 
HỊ 
EH 
đã 
































THIỆT ĐẦU THƯỢNG THỦ BIỆN 
6 j1 L ft ỳ‡ 

Trên cái lưỡi mà phân biệt được, nghĩa là 
thông qua ngôn ngữ mà tham cứu thiền 
pháp. Tiết Vân Nham Hòa thượng trong 






























































n »ũI À, #Š 3j Hã 2v 4 1 
lš Z4 tà fl. ìš 8Í. kjÙ ® ®%: 
4 J f3 , “MP IM.. ĐỊ Hạ Z5 — 1 lỊ 
Tỉ 5Ñ EX #Ÿ. ñuÍÙU ƒ S ñ ấn ® TL J 
J]j&? lề fñ DJ ñR ñÈ Ít A 1ƒ. 
tH H# HH Zất äU . — Nếu như vào vạc sôi lò 




















lửa mà chẳng bị cháy tiêu thì mới được Từ 
chô này mà được thì không bao giờ mái. 


Từ chỗ khác mà được thì chỉ là tạm thời. 
Ky nhất là chớ nên thông qua ngôn ngữ mà 
tham cứu thiên pháp. Nếu như nhớ được 
nhiễu ngôn ngữ của kẻ khác thì dùng nó 
vào đâu? Công phu này từ bên không có 
người nào biện nổi mà được, chứ chẳng 
phải là do thông mình nhớ dai mà được«. 


THIÊU TỐNG 3# :4 
Hỏa táng. Tiết Hoài Hải, đời thứ 3 dưới 
Đại Giám trong CTTNL q. 1: »Z Ä }Ÿ 
F Xišẩ. ? Ñ HP 2x: +3 HD lữ lý 
ð{(. f# &tli#. 2 f4 1: lề lã 
Xếp HH 2 È JE H BÉ fï 2X. Zf 6 lí 
ñ 3X T: lll. — Ông già ngay nơi lời nói 
liền đại ngộ, cáo từ sư, nói rằng: Tôi đã 
thoát kiếp chỗn hoang, bỏ xác ở sau núi 
xin được hỏa tảng như một vị tăng vừa qua 
đời. Sư bảo Duy-na bạch chùy thông báo 
cho đại chúng hay là sau giờ ngọ trai phổ 
thỉnh đưa đảm một vị tăng«. 


















































THIẾU ĐÀM » # 
X. Bảo Đàm 


THIẾU LÂM Z #3 

Chỉ Tổ Đạt-ma, bởi vì Sơ Tổ từng ngồi 
thiền ngó vách chùa Thiếu Lâm trên Tung 
Sơn ở Hà Nam trải qua nhiều năm, nên 
trong các sách vở Thiền tông thường dùng 
từ Thiếu Lâm để chỉ Tổ Đạt-ma. Pháp 
Diễn ngữ lục q. thượng ghi: »iŠ fÈ 4 thì 
IE. JH † JLfŒñl. % 3® ấn" fñ {l 
J. /‡#R.fñ Uïñx. # X f#fÁ. ® 
22 ï + FP. SH ấn TP RE bã. 
Ä\ ñH }H f§ ái Jáu THẾ EH BÀ . — Chư Phật 
chẳng ra đời, bốn mươi chín năm nói, 
chưa biết là nói cái gì? Thiếu Lâm có diệu 
quyết gây họa đến con cháu, đến nay phân 
biệt không được, còn nói diệu quyết gì! 












































793 


THIẾU LÂM DIỆN BÍCH 2b 3# lñi Rš 





Nếu người nào biết rõ lô Phát, ngay đáy 
liêễn siêu việt. 


THIẾU LÂM DIỆN BÍCH 7 3+ ứ # 
Chỉ câu chuyện Bồ-đề Đạt-ma ngồi thiền 
ngó vách chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn. 
Pháp Diễn ngữ lục q. thượng ghi: »ï# J§ 
4 ðm ⁄Đ ER IHỊ HÈ. — 3H Ếũ . — 
' HÌ‹ — Đạí-ma thật kỳ cục, ngó vách 
chùa Thiếu Lâm. Nhị Tổ chặt cánh tay, cả 
đời chịu khuất phục.« 




















THIẾU LÂM LÃNH TỌA 1 3‡ 3 
Đạt-ma ngồi lặng lẽ (ở chùa Thiếu Lâm). 
Chỉ câu chuyện Bồ-đề Đạt-ma suốt ngày 
ngồi lặng lẽ ngó vách chùa Thiếu Lâm ở 
Tung Sơn. Tiết Hoàng Long Đạo Trăn 
Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: »b ‡R 1$ 
SE Ứ]Á 4 đã 3 lm.v  IM  Eï Đã 
%. — Đạt-ma ngôi lặng lẽ ở chùa Thiếu 
Lâm, đệ tử mỗi mỗi nói ra những điều dị 
thường giống như bọn mù sở voi.« 























THIẾU LÂM PHONG 7 3 #tL 

Còn gọi: Thiên phong. Chỉ cho Thiền tông, 
Thiền pháp do Tổ Đạt-ma truyền. Ä⁄4/ 4zn 
ngữ lục ghi: »— ïï ñl ft đã Bế 3l. HH 
ãN 3X dL 2Ð }R HÀ — Một câu thống thiết 
vạn cơ thông, tự nhiên rạng rỡ mạch TÌ hiển 
tông«. 





THIẾU LÂM TRỰC CHỈ  # # ‡# 

Đạt-ma chỉ thăng. Chỉ thiền pháp chỉ thăng 
tâm người của Tổ Bồ-đề Đạt-ma truyền bá. 
Tiết Khai thị Bạch Vân Nhiên Trưởng lão 
trong MANL ghi: »3# IÍI J ‡E 











D ñỤ + mỹ 























4# 1 2 . 4M 4Ñ 4H. "ỊU Z5 HR 
Jin fax he va Mi se e1 tà 




















1  W —¬ 2í Ý . — Trước khi Thể tôn 
giơ cành hoa ở hội Linh Sơn, sau khi Tô 


Đạí-ma truyễn bá thiên pháp chỉ thẳng tâm 
người, tiếp nói nhau mãi như gương chiếu 
soi các vật không khác mảy may, đêu là 
nương vào nguyện lực đời trước đề nêu ra 
một sự kiện này.« 


THIẾU LÂM TỰ 7 #3 ‡ 

I. Chùa nằm dưới chân ngọn Ngũ Nhũ 
Phong, núi Thiếu Thất cách Bắc thành 
15km, thuộc huyện Đăng Phong, tỉnh Hà 
Nam, Trung Quốc. 

Chùa được xây dựng vào niên hiệu Thái 
Hòa thứ 19 (495) đời Bắc Ngụy. Niên hiệu 
Hiếu Xương thứ 3 (527), Bồ-đề-đạt-ma tại 
chùa này ngồi. 9 năm xoay mặt vào vách tu 
định, rồi truyền pháp cho Huệ Khả, khai 
sáng Thiền tông Trung Quốc, nên gọi Đạt- 
ma là Tổ sư và chùa Thiếu Lâm là Tổ đình. 
Đầu đời Đường, tăng chúng chùa Thiếu 
Lâm giúp vua Đường Thái Tông mở nước 
có công; từ đó chư tăng thường tập quyền 
thuật nên “Thiên tông và võ nghệ Thiếu 
Lâm rất nồi tiếng và được truyền bá rộng 
rãi. Vua Cao Tông và Võ Hậu đều sùng 
kính, sửa sang chùa miếu. Sau đó, trải qua 
các cuộc loạn lạc vào cuối đời Đường-đời 
Ngũ Đại, chùa dần dần suy vi. Niên hiệu 
Thuần Hựu thứ 5 (1245) đời Tống, Thiền 
sư Tuyết Đình Phúc Hựu và các vị nối 
pháp ngài như: Linh Ân Văn Thái, Cổ 
Nham Phổ Tựu, Tức Am Nghĩa Nhượng, 
Thuần Chuyết Văn Tài tiếp nối nhau trụ trì 
chùa này và đều làm hưng thịnh Thiền 
tông, truyền thừa tông Tào Động dòng 
chính. Trong khoảng cuối đời Đường-đời 
Ngũ Đại, có thiền tăng tông Lâm Tế ở chùa 
Thiếu Lâm; từ đời Kim, Nguyên đến nay là 
đạo tràng của tông Tào Động. Cuối dời 
Nguyên, chùa bị phá hoại nghiêm trọng, 
đến đời Minh thì hưng thịnh trở lại. Đầu 


794 


THIẾU LÂM TỰ THÁP LÂM 2b 3# 3# #‡ # 





đời Thanh, do vì chùa Thiếu Lâm trở thành 
khu vực »Phản Thanh phục Minh« nên bị 
thiêu hủy. Niên hiệu Ung Chính thứ 13 
(1735) đời Thanh, chùa được trùng tu với 
quy mô lớn. Năm 1928 một phần chùa bị 
phá hủy bởi nạn bình lửa. Năm 1932 lại 
được trùng tu. Diện tích hiện còn trên 
30.000 nỉ, phần lớn là các kiến trúc còn sót 
lại của đời Minh, Thanh như sau: Sơn 
môn, Khách đường, Đạt-ma đình, Bạch y 
điện, ĐỊa tạng điện, Thiên Phật điện. Tấm 
bảng gắn trên Sơn môn có 3 chữ »Thiếu 
Lâm Tự« do vua Khang Hy viết. Thiên 
Phật điện được xây dựng vào niên hiệu 
Vạn Lịch thứ I6 (1588) đời Minh, vào 
khoảng niên hiệu Càn Long (1736-1975) 
được trùng tu với quy mô lớn, bảo tồn điện 
rất hoàn chỉnh. Sau đàn có bích họa »500 
vị La-hán chầu Phật Tỳ-lô« rất to của đời 
Minh, diện tích trên 300 nỉ. Bạch y điện là 
kiến trúc đời Thanh. Trong điện, trên đàn 
có vẽ các bài luyện tập võ thuật của Thiếu 
Lâm Tự và bức bích họa »I13 vị Hòa 
thượng cứu vua Đường« rất được trân quý. 
Trong chùa còn có trên 300 bia đá được 
khắc vào đời Đường, trong đó có các tắm: 
— »Hoàng Đường Tung Nhạc Thiếu Lâm 
Tự bi« do Đường Huyền Tông viết. 

— »ĐÐại Đường Thiên hậu Ngự chế thư bi« 
do Vương Tri Kính viết. 

— »ĐÐệ Nhất Sơn« do Tống Mễ Phé viết. 
— »Tức Am Thiền sư bi« do vị tăng Nhật 
Bản tên Thiệu Nguyên viết vào đời 
Nguyên. 

— »Dụ Công bi« do Triệu Mạnh Phủ viết 
vào đời Nguyên. 

— »Đạo Công bị« do Đồng Kỳ Xương 
viết vào đời Minh đều là những di vật văn 
hóa trân quý. 

Bên ngoài chùa còn có những di tích lịch 


sử văn hóa như: Sơ tô am, Nhị tô am, Đạt- 
ma động, Tháp lâm. 

2. Chùa ở thôn Ngọc Lâm, huyện Phúc 
Thanh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây 
là Thiếu Lâm Tự ở Mân Trung (tức Nam 
Thiếu Lâm Tự). Ngày 15-11-96, người ta 
đã công bồ tìm thấy được di chỉ của »Mân 
Trung Thiếu Lâm Tự« ở dưới núi Di-lặc, 
phía sau là Tung Sơn, dãy núi ở phía bắc 
gọi là Cửu Liên Sơn. Chùa này là một 
nhánh của Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn, tỉnh 
Hà Nam, là một địa chỉ Phật giáo quan 
trọng của Trung Quốc. Theo: Tạp Chí 
Trung Quốc Ngày Nay số 6-1997. 


THIẾU LÂM TỰ THÁP LÂM z # 
+1# 

Rừng tháp nằm dưới chân núi Thiếu Thất, 
cách chùa Thiếu Lâm chừng 0,5km về phía 
tây, thuộc huyện Đăng Phong, tỉnh Hà 
Nam Trung Quốc, gồm 250 ngôi mộ tháp 
lớn nhỏ, là một rừng tháp lớn nhất Trung 
Quốc. Mộ tháp nơi đây có đủ tháp của các 
triều đại, sớm nhất là niên hiệu Trinh 
Nguyên thứ 7 (791) đời Đường, trể nhất là 
niên hiệu Gia Khánh thứ 8 (1803) đời 
Thanh, trong đó tháp gạch nhiều, tháp đá 
ít, từ I tầng đến 7 tầng, cao từ 15m trở 
xuống. Mỗi tháp đều có niên đại chuẩn xác 
và đều có ghi chép điêu khắc phong phú. 
Tạo hình cũng phong phú đa dạng. Xét về 
bình diện, có tháp hình vuông, hình lục 
giác, hình bát giác, hình tròn; xét về lập 
thể, có tháp theo kiểu đình các một mái 
một tầng, có tháp nhiều mái nhiều tầng, có 
tháp hình chuông, hình cột, hình bình, 
trong đó đa số tháp theo kiểu đình các và 
mái kín. Có thể nói đây là một nơi tham 
quan thưởng thức về nghệ thuật thư pháp, 
điêu khắc và cổ tháp qua các thời đại. 


795 


THIẾU THẤTT 2b 





Trong rừng tháp còn có một số mộ thấp 
của cao tăng nước ngoài như mộ thấp 
Trưởng lão Cúc Am (Nhật Bản) xây vào 
niên hiệu Chí Nguyên thứ 5 (1339) đời 
Nguyên, mộ tháp Hòa thượng Thiên Trúc 
(Ấn Độ) xây vào niên hiệu Gia Tỉnh thứ 43 
(1564) đời Minh... 


THIẾU THẤT ? # 

1. Ngọn núi ở phía bắc huyện Đăng Phong 
tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Do vì trong núi 
có thất đá nên mới có tên nảy và nó thuộc 
về Tung Sơn. Vào thời Bắc Ngụy. Hiếu 
Văn Đề cho xây chùa Thiếu Lâm trên núi 
và Tổ Đạt-ma đã từng ngồi xoay mặt vào 
vách chùa này đến 9 năm. Đây là lý do 
khiến chùa nổi danh ở đời. Tắc 1, Bích 
Nham lục mm Tục 117, 128 thượng) ghi: 
Bú /b 34 l§ lƒ 42 
J+#®ñ + 

»Trực quy Thiếu Thất phong tiền tọa, 
Lương chúa hưu ngôn cánh khứ chiêu«. 
»V ngay Thiếu Thất ngôi trước núi, 

Vua Lương thôi bảo: Hãy đi mời«. 

2. Chỉ cho Bồ-đề-đạt-ma. Chương Nhập 
Đạo Thiển Thâm Tụng của Hòa thượng 
Lâm Khê Kính Thoát trong CĐTĐL q. 29 
ghi: »⁄Ð 3š BH RE 3. 2ð {\ HH 1ú ñT ‹ 
Jb 2 EH ‡k 6E. ÑÈ fE Mĩ ® +? - 
Thích‹ca cùng Đạt-ma thay nhau vênh 
vang. Nay tôi hỏi các thiên tăng, ai làm 
chủ tương lai?« 















































THIẾU THẤT ĐƠN TRUYỂN # # 
ý 1# 

Chỉ thiền pháp do Tổ Bồ-đề Đạt-ma truyền 
bá. Đơn truyền: Theo cách nói của nhà 
thiền: Hai mươi tám vị Tổ Ấn Độ và sáu vị 
Tổ Trung Hoa, mỗi đời chỉ truyền một 
người, gọi là đơn truyền. X. Thiếu Thất. 


Mật Am ngữ lục ghi: »I1ƒ Ä X. 2 lŠ W* 
# 7X. 7R3EZ2b 3% HỶ ff. BA dâu 
ÄI 1 j f3. 3H HB ## {4L — Hữ ?#. - 
Giỏi thay, Đại chúng! Không phải văn 
chương tứ lục (văn chương biển ngâu) 
cũng không phải thiên pháp do Tổ Bồ-đề 
Đạt-ma truyễn bá. Lời nói ngắc ngử, vụng 
về như lãnh hội được, lồ mũi Tổ sư đồng 
thời xỏ tuốt.« 





THIẾU THẤT GIA PHONG 7 % # 
€ 

Môn phong nhà thiền, hoặc sự truyền thừa 
Thiền pháp. Tiết Tuyết Phong Tư Huệ 
Thiên ‹ sự ư trong NĐHN q. 16 ghi: »á# {PL 2 
2% HÀ v ƒÍú II 3 ÚH . — Cứ nhự hôm nay 
huệ mạng Phật Tổ nguy như chỉ mành treo 
chuông, môn phong nhà Thiên bấp bênh 
như trứng đề đâu đẳng«. 





THIẾU THẤT LỤC MÔN TẬP # # 
x1 

Còn gọi: Thiếu Thất Lục Môn. Sách, 1 
quyền, do Bồ-đề-đạt-ma soạn, được xếp 
vào Đại Chính Tạng tập 48, trang 365. Nội 
dung ghi lại những lời nói quả quyết chân 
thật và quan trọng của thiền gia, chia ra 
làm 6 cửa như sau: Tâm kinh tụng, Phá 
tướng luận, Nhị chủng nhập, An tâm pháp 
môn, Ngộ tính luận. Huyết mạch luận. Có 
người nghi rằng trừ »Nhị chủng nhập« ra, 
còn 5 cửa kia là do người sau ngụy tác. 


THIẾU THẤT TÂM ẤN 7 % % íp 
Thiền pháp tâm tâm tương ấn (Tâm thầy in 
sang tâm trò) của Tổ ĐL ]t-ma truyền bá. 
X. Thiếu Thất. Tiết Nghệ Ngôn trong 
NHQL q. 29 ghi: »⁄b 2ò HI,  Ÿ# # 
⁄? Hỉ Á MỊ l # 5| Z ñl. đã tt 




















hni| 








796 


THIỆU LONG ## l# (1077-1136) 





lý. #Ä lý lý ‡È ññỦ HH. Zl fJ 2S Á s — 
Thiên pháp tâm tâm tương án của Tổ Đạt- 
ma truyền bá há câu nệ vào việc trao chuốt 
lời nói câu văn? Người xưa tạm vì kế tiếp 
dẫn mà mượn lời nói, nhưng đều hôn hậu 
chất phác, ngắn gọn, chuẩn xác và trong 
sáng đề dạy người.« 





THIẾU PHÙNG XUYÊN NHĨ 
KHÁCH  ‡‡ ÿ 1 # 

Xuyên nhĩ khách: Vị khách xỏ lỗ tai, chỉ 
cho Tổ Đạt-ma, là bậc đã kiến tính. Khó 
gặp được bậc kiến tính. Tiết Đức Sơn Chí 
Tiên Thiền sư trong NĐHN q. 1Š ghi: 





























»Ỉ1]J: 3ã i§ jlð lñỦñỦ, 4 HlH — lš. Hữ 
EH: 4®4‡#. H: 4 # RỊ g§ fƠ — 
|. lữ El: 2# H3. £iZl 








f† Ñ s — Tăng hỏi: Con từ xa xôi đến tìm 
thây xin thây tiếp con một lần. Sư nói: 
Chẳng tiếp. Tăng nói: Thế ấy thì uống cho 
một câu hỏi của con. Sự nói: Khó gặp 
được bậc kiến tính, mà thường gặp kẻ chạy 
theo kiến giải«. 


THIỆU AN #4 + 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Quốc sư 
Đức Thiều ở núi Thiên Thai, thuộc tông 
Pháp Nhãn. Sư trụ chùa Báo Ân ở Hàng 
Châu. Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong 
của Hòa thượng?. Sư đáp: Tất cả chỗ sẵn 
sàng. Hiệu: Thông Biện Minh Đức Thiền 
Sư. 


THIỆU CHÂN THIỀN SƯ # 8 3# 
ñg 

Thụy hiệu của Thiền tăng Pháp Đoan, sông 
vào đời Đường. X. Pháp Đoan. 


THIỆU HIỂN 4z 3ã 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 


Thanh Lương Văn Ích, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ viện Đồng An, núi Phụng 
Thê, Hồng Châu (nay là huyện Nam 
Xương tỉnh Giang Tây). 


THIỆU KHANH 4 # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người xứ 
Tuyền Châu, Trung Quốc. Thuở bé ở chùa 
Linh Nham tập Kinh Luận, lớn lên yết kiến 
Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn. Sư đi 
trên núi, thấy lá khoai lay động, Tuyết 
Phong chỉ lá lay động để dạy sư, Thiệu 
Khanh nhờ đây có tỉnh ngộ. Ban đầu sư ở 
Long Khê, sau dời sang viện Long Thọ ở 
Chương Châu (nay là huyện Chương Phố, 
tỉnh Phúc Kiến). Hiệu: Hưng Pháp Đại Sư. 


THIỆU LONG #2 I# (1077-1136) 
Thiền tăng đời Tống, họ Cổ người xứ Hàm 
Sơn, Hòa Châu (nay thuộc tỉnh An Huy) 
Trung Quốc. Năm lên 9, sư vào viện Phật 
Huệ, nghiên cứu tính tường Luật tạng. 
Tham vấn các vị: Tịnh Chiếu Sùng Tín, 
Trạm Đường Văn Chuân, Tử Tâm Ngộ 
Tân. Sau đó, sư đến Giáp Sơn theo hầu 
Viên Ngộ Khắc Cần 20 năm và nối pháp 
ngài, thuộc tông Lâm Tế. Kệ ngộ đạo: 
»Thoát thân dĩ hiểu Nam Kha mộng 

Thử giác nhân gian vạn sự không 

Xuy khứ hoàn hương vô không địch 

Tịch dương tà chiếu bích vân hồng«. 
»Thân đã tỉnh rồi Nam Kha mộng 

Mới biết nhân gian muôn việc không 

Trồi khúc về quê, sáo không lỗ 

Mây xanh ửng đỏ, xế vẳng hông«. 

Niên hiệu Kiến Viêm thứ 4 (1130), sư trụ 
Vân Nham Thiền Tự ở núi Hồ Khâu thuộc 
Bình Giang (nay là Tô châu) làm hưng 
thịnh thiền phong của Viên Ngộ, dần dà trở 
thành một phái, tức là phái Hồ Khâu, rất 


797 


THIỆU LONG ĐẠI SƯ 4# lš +% 





thịnh ở Nhật Bản. Tác phẩm: Hổ Khâu 
Long Hòa thượng ngữ lục l quyền. 


THIỆU LONG ĐẠI SƯ 44 # % #ƒ 
Thụy hiệu của Thiền tăng Hồng Tiến, sống 
vào đời Ngũ Đại. X. Hồng Tiến. 


THIỆU LONG THÁNH CHỦNG 4# 
l# # # 

Tiếp nối và làm rạng rỡ dòng giống của 
Thánh hiền. Quy Sơn Cảnh Sách của Thiền 
sư Linh Hựu ghi: »Z HỊ % cP 7% AU 
3x tù  SIÄ. 4H l 5 Kí. ñš bã 
J§ í. H W% H8. 3  = ñ- 
Nói đến người xuất gia: Cát bước du 
phương, thân tâm khác với kẻ thể tục, tiếp 
nổi và làm rạng rỡ dòng giống của Thánh 
hiên, nhiếp phục ma quân đề đền đáp bốn 
ơn, cùng cứu giúp ba cõï«. 





























THIỆU MINH ## 9| (1235-1308) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Nam Phố 
Thiệu Minh, hiệu Viên Thông, người xứ 
Tuấn Châu, xuất thân vọng tộc Đẳng THỊ. 
Tại Nhật Bản sư là đệ tử của Đạo Long. 
Niên hiệu Khai Khánh thứ 1 (1259) sang 
nhà Tống (Trung Quốc) đến chùa Tịnh Từ 
nối pháp Thiền sư Trí Ngu, đời thứ 22 hệ 
Nam Nhạc, đời thứ 4 tông Lâm Tế Nhật 
Bản. Niên hiệu Hàm Thuần thứ 3 (1267) 
sư trở về nước khai sơn hoằng pháp nơi 
chùa Gia Nguyên. 


THIỆU NGUYÊN #£ # (1305-1385) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Cổ Nguyên 
Thiệu Nguyên. Niên hiệu Thái Định thứ 4 
(1327) sang nhà Nguyên (Trung Quốc) trụ 
tại chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn, nối 
pháp Thiền sư Văn Tài, đời thứ 24 hệ 
Thanh Nguyên, đời thứ 8 tông Tào Động 


Nhật Bản. Niên hiệu Chí Chính thứ 7 
(1347) sư trở về nước trụ các chùa Đại 
Thánh, Đăng Trì, Đông Phúc. 


THIỆU NHAM #2 # (899-971) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Lưu, người xứ 
Ủng Châu (nay là huyện Phượng Tường, 
tỉnh Thiêm Tây) Trung Quốc. Năm lên 7 
tuổi, sư xuất g1a nơi Thiền sư Cao An. Đến 
18 tuổi sư thụ giới cụ túc nơi Luật sư Hoài 
Huy, du phương tham vấn Thiền sư Thanh 
Lương Văn Ích, nối pháp ngài thuộc tông 
Pháp Nhãn. Sư trụ chùa Chân Thân Bảo 
Tháp ở Hàng Châu, Ngô Việt Vương thỉnh 
sư khai pháp và ban hiệu »Liễu Không Đại 
Trí Thường Chiếu Thiền sư«. Trước khi 
lâm chung, sư có bảo với đệ tử rằng: »Chư 
hành vô thường tức thường trụ tướng« (các 
hiện tượng vô thường tức tướng thường 
trụ). 


THIỆU TÔNG #3 % 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Tô 
Châu, sư thờ Thiền sư Trường Khánh Huệ 
Lăng làm thầy, theo học và đắc pháp nơi 
Ngài. Ban đầu sư cất am ở Nha Sơn, Kiền 
Châu trong 20 năm, đạo đức vang xa. về 
sau sư ở chùa Khai Tiên, Lô sơn. Nam 
Đường Trung Chủ từng vào núi để yết kiến 
sư. Hiệu: Viên Trí Thiền sư. 


THIỆU TRÂN 4 # 

Thiền tăng đời Tống. Sư tham vấn Thiền 
sư La-hán Hạnh Lâm và đắc ngộ, nối pháp 
Ngài thuộc tông Pháp Nhãn. Sư trụ viện 
Huệ Lực thuộc quận Lâm Giang (nay là 
huyện Thanh Giang, tỉnh Giang Tây). Một 
hôm, có vị tăng hỏi: Lúc gà vàng chưa gáy 
thì sao? Sư đáp: Là thời tiết gì? Lại hỏi: 
Sau khi gáy thì sao? Sư đáp: Lại chăng biết 


708 


THỈNH ÍCH 3š ?§ 





thời. 


THIỆU TU #Z 1#ˆ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Mân, 
nối pháp Thiền sư La Hán Quế Sâm. Sư ở 
núi Long Tế, Phủ Châu. Sư chắng kêu gọi 
tụ tập đồ chúng, mà người học vẫn tìm 
đến. Sư học rộng giỏi văn chương. Tác 
phâm: Quân Kinh Lược Yếu và hơn 60 bài 
kệ tụng truyền bá ở đời. 


THIỆU TƯ #4 #t 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
La-hán Đạo Nhàn, kế vị Trụ trì. Khi Mân 
Việt được bình định, sư đến Kim Lăng 
(nay là Nam Kinh) ra mắt Nam Đường 
Trung Chủ, tuyên dương thiền chỉ được 
vua ban thưởng, đãi ngộ. 


THIỆU TƯ ## ;#. (990-1066) 

Thiền tăng đời Tống, họ lý, người Khúc 
giang, Quảng Đông, Trung Quốc. Sư nối 
pháp thiền sư Hiểu Thông ở Động Sơn, 
thuộc tông Vân Môn đời thứ 5, trụ trì thiền 
viện Định Huệ núi Tịnh Nguyên (tại Ông 
Nguyên, Quảng Đông). Người đời gọi là 
Tịnh Nguyên Tư Trưởng lão. 


THIỆU VIỄN #2 :š 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư đến chùa 
Thạch Môn ở Tương Châu (nay là huyện 
Tương Phàn, tỉnh Hồ Bắc) tham vấn Thiền 
sư Huệ Triệt, nối pháp Ngài thuộc tông 
Tào Động. Lúc mới đến sư làm Điền đầu 
(quản lý ruộng nương). Sau sư kế vị Trụ 
trì. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là tâm cổ Phật? Sư 
đáp: Trâu trắng lộ thiên nằm bờ khe biếc. 
Lại hỏi: Đạo là gì? Sư đáp: Núi sâu nước 
lạnh. 


THINH TIỀN NHẤT CÚ THIÊN 
THÁNH BẤT TRUYỀỂN # ã{ — 4 
+ # ^^ 


Một câu (nói) trước khi chưa mở miệng, dù 
là ngàn thánh ra đời cũng không thể 
truyền. Nghĩa là một câu »Chính pháp 
nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm« đã không 
phải »Ngữ« cũng chẳng phải »Câu« và 
cũng không phải ngàn Phật muôn TỔ có 
thể truyền; biểu thị việc lớn hướng thượng 
Tông thừa không phải do người khác 
truyền trao mà phải do chính mình thực tế 
khai ngộ chứng đắc. Tắc 7, Bích Nham lục 
(Đại 48, 147 thượng) ghi: »Ÿ lƒƒ — ñJ . 
TF # +®f. k ð Xổ. ứH lồ X 
CF s ñx fÈ InỊ 5Ÿ Nƒ ĐỲ ƒfã. đủ ẾỊ X F 
X11 ĐH. 7R. 2 & ĐÈ Bề lŠ s — Một câu 
trước khi chưa mở miệng, dù là ngàn thánh 
ra đời cũng chẳng thể truyền. Nếu chưa 
từng chứng đắc, dù nói cho ông nghe như 
cách xa cả đại thiên thể giới. Giả sử ông 
biện được một cáu nói trước khi chưa mở 
miệng là gì, dù cho có làm mọi người lu 
lưỡi, song cũng chưa phải là người mau lẹ 
chit« 























THỈNH ÍCH ‡‡ # 


Lời người học cầu xin thiền sư chỉ dạy 
thêm. Vốn là dụng ngữ trong sách Lễ Ký 
Luận Ngữ. Sách Lễ Ký ghi: »Thỉnh nghiệp 
tắc khởi, thỉnh ích tắc khởi« (Xin việc thì 
phải đứng dậy, xin chỉ dạy thì phải đứng 
dậy). Trong Thiền tông, phần lớn chỉ cho 
nghĩa người học đạo sau khi thụ giới, còn 
có chỗ chưa thấu hiểu bèn thỉnh giáo một 
lần nữa. Nói về pháp Thỉnh ích có những 
quy định rõ ràng, theo điều Thỉnh Ích, 
chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách 
Trượng Thanh Quy q. 5 (Đại 48, 1143 hạ) 


799 


THỈNH ÍCH LỤC 3š 3 $# 





ghi: »Hễ muốn thỉnh ích, trước phải bằm 
thị giả thông báo cho. Trụ trì biết: »Thượng 
tọa ... chiều nay muốn Đập Phương trượng 
thỉnh ích«. Nếu được chấp thuận thì đúng 
giờ đến cùng thị giả, chờ Phương trượng 
thắp đèn đốt hương, thị giả dẫn Thượng tọa 
vào trước Trụ trì vái chào cắm hương, lạy 
9 lạy rồi đứng lên thưa: »Tôi vì việc lớn 
sinh tử, vô thường mau chóng, cúi mong 
Hòa thượng từ bị chỉ dạy«. Sau khi đứng 
bên nghe lời chỉ dạy xong, bước đến thắp 
hương lạy 9 lạy cảm tạ, sau đó đến cảm ơn 
thị giá«é Do đây có thể thấy nghi thức 
Thỉnh ích thật là nghiêm túc. Lại, trong 
ngữ lục Thiền tông cũng thấy có nhiều ghi 
chép về Thỉnh ích. Tắc 51, Bích Nham lục 
(Đại 48, 186 thượng) ghi: »Í#? ®  & ‹ 





TẾ 2 HÍ ñm ng ẩn c ĐH 2N: b2 lA 2 
BỊ. đl s: #2. g4 2a Ki 




















l£ MỆ Z4 4k [] Í£ “E. 4° ñd tất HỊ 
?È. 3# ñW  # ñJ ‹ Hiề 8. ~ Đến 
cuối hạ, Tăng cử lại công án trước kia để 
câu sư chỉ dạy lần nữa. Nham Đầu nói: 
Sao chẳng hỏi sớm? Tăng thưa: Chưa dám 
hỗ đồ. Nham Đầu nói: Tuy Tuyết Phong 
cùng ta đồng điểu sinh nhưng chẳng đồng 
điều tử, nếu ông muốn biết câu sau rốt 
chính là đây!«. 


THỈNH ÍCH LỤC 3š š #& 

Gọi đủ: Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng 
Thiên Đồng Giác Hòa thượng Niêm Cổ 
Thỉnh Ích lục. Niêm tụng bình xướng, 2 
quyền, do Chính Giác niêm cổ vào đời 
Tống, Hành Tú bình xướng vào đời 
Nguyên, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
117, trang §11. Toàn sách thu thập 99 cổ 
tắc công án như: Văn-thù quá hạ, Ngọa 
Luân kỹ lưỡng, Bách Trượng thượng 
đường, Nam Tuyên viên tướng, Động Sơn 


tôn quý; sau mỗi quyền có phụ âm nghĩa. 
Vào niên hiệu Vạn Lịch thứ 35 (1607) đời 
Minh. Giác Hư Tính Nhất hiệu duyệt sách 
nảy, Sinh Sinh đạo nhân đưa bản thảo đi 
1n. 


THỌ AN THIỀN VIỆN $ +% 3# !* 
X. Tịnh Từ tự 


THỌ DỤNG # 

Trong Thiền lâm, chỉ cho cơ pháp vận 
dụng linh hoạt. Như đạt đến cảnh giới tự 
do tự tại, có thể tùy ý mình nhiệm vận tự 
như, gọi là Thọ dụng như ý. Người học 
được thiền sư điểm hóa liền khai ngộ, từ 
đây về sau không còn bị sự trói buộc nào 
cả, gọi là Thọ dụng bắt tận. Tắc 3, Vô Môn 
Quan ghi: »|l€ Tế MẾ †H.V ñH Z El: 
f$ 2Ã lE — †H ỨR M. — #  H + 
đu — Thiển sư Câu Chỉ trước khi thị tịch, 
bảo với đại chúng là từ khi được Thiên một 
ngón tay của Thiên sự Thiên Long cả đời 
thọ dụng chẳng hé«. Theo: PQĐTĐ của 
nhóm Từ DI. 














THỌ KÝ 3£ ‡# 

Vốn chỉ lời đoán trước của đức Phật cho 
các đệ tử ngộ đạo, thành Phật. về sau cũng 
chỉ lời tiên đoán của Tổ sư cho các đệ tử 
ngộ đạo, hoằng pháp. Tiết Đâu Suất Tùng 
Duyệt Thiền sư trong NĐHN q. 17 ghi: 
»# DỊ 3m Mỹ. 7E HÚ † ñủ. 4 ñr Hỗ 
Ä s — Do vì ta kém phúc nên tiên sư thọ 
ký không cho tiếp dẫn người.« 








THỌ NGHIỆP # 3 
Xuất gia rồi theo học với một vị Thầy nảo 
đó. Hạng mục Văn Thái (PQĐTTĐ 2, 1428 
hạ) ghi: »'# #ä Ilị. 7b BỊ $1 †R 3l A , 


Rồ kƒ 2X 3k. 3ð + #W #I đl li #IJ 5 











8oo 


THOẠI BẢ ï #U 





3š. — Sư tự Tung Sơn, thuở bé đã thông 
mình hơn người, rất thích Thiển tông, lễ 
Thiển sư Trí là người cùng làng làm thầy 
rồi xuất gia theo học với Ngài«. 


THỌ THỦ ‡£‡ # 

Trao tay, truyền thừa. Mật 4m ngữ lục: 
»Ílù Úù ¿ T-. †H †H JH fl s 4° ĐẶ lú li 
Ít Ñl. 2š HH 3H ft HH ñ. BÀ ƒ7 
{E.. 7K #ll 3 J#. - Phật Phật trao tay, 
Tổ Tổ truyền nhau. Những cảm giác nhận 
thức rõ ràng, phá vỡ lỗ mũi nạp tăng, gió 
lướt có rạp, nước chảy thành sông (mọi 
việc diễn tiến tốt đẹp).« 




















THỌ TOÁN ‡ # 

Tuổi thọ. Mật Am ngữ lục ghi: »EŠ ãƑ fij 
⁄š. ñữ UH ñ) Ấ4= HH È¿ ñã Đb ñữ + 
|. Đb Ý #? jt iĩ. 73 % M8 ÿh Ý 
KỆ M HJ#. DĐ“ H 5. ñ 
S‡ 2 đổ. — Ngày mừng thọ của Vua, sư 
thượng đường: ›Pháp Đại thừa lìa tứ củ 
bặt bách phi, chư Phật nói thắng đến, phát 
tử khéo giơ lên.‹ Rôi đưa phất tử lên, nói: 
Có thấy chăng? Đem cái nây chúc đức 
Vua, tuổi thọ bằng Tu-di.« 


ỨÀ 








¡ t9 









































THOÁI :& 
Còn gọi: Thoái viện. Từ bỏ chức vụ trụ trì 


viện, ở được liên ở; từ chức trụ trì, cần đi 
liễn đi. Có biết cho chăng? ›Cây gậy đen sì 
này, đừng trách nó rất dữ tợn‹. Sư ném cây 
gây, bước xuống tòa.« 


THOÁI ÔNG :š ® 

I. Hiệu của Thiền tăng Nhất Như đời 
Minh. X. Nhất Như. 

2. Hiệu của Thiền tăng Hoằng Trữ đời 
Thanh. X. Hoăng Trữ. 


THOẠI # 

Lời dạy khuôn mẫu của Phật Tổ; công án 
của Thiền tông. Tiết Bảo Phúc Hòa thượng 
trong TĐT q. 11 ghi: »Ã ƒŸ — Fï }# ññ 
`... ?R f — H lã 
ñm v 4 ñHl ÌẾ HW — Íñ ñn ø lẾ HW — Fï 
fñ ñn 4x ÚH Íƒ EM — fñj ñhn s — Nêm ra 
được 100 công án chẳng bằng phân biệt 
được l công án, phán biệt được 100 công 
án chẳng bằng nói được l công án, nói 
được 100 công án chẳng bằng hành được 
1 công ản«. 


THOẠI BÁ %# # 

Đầu đề câu chuyện, phần lớn chỉ cho công 
án nhà thiền. Mật Am ngữ lục ghi: »—- ®# 
1ï. f 4® ® *l. #6 ®‡XJh. H ® 
T3: l l ñ 5í. ŒỊ ĐA. 7 Ấ — 














tự viện. Tổng Môn Võ Khó ghi: »I Ÿ# #1 





#3 N Mã HH ‹ — Hai vị tôn túc chưa đên 








lũ 3E ill tị, 3 3# 2® lê JM #ý #ÿ đo II 
hủ s — Hòa thượng Chân Tịnh từ bỏ chức 
vụ Trụ trì Động Sơn, đi đến chỗ Hòa 
thượng Lang Da Khởi ở Trừ Cháu thuộc 
Chiết Giang.« 

Như Tịnh ngữ lục q. hạ ghi: »3R Bš. E 
3ế: XE 6 ƒứ Tỳ ff fE. 1E Bế 3⁄2 Í7 f 
{ï. lã 4H £ 4 J#? bà tui) bản 
#/E3⁄#. B§HER(, F RE: -— 


thượng đường nói: Nhậm chức trụ trì ý 












































nơi đến chón thăng đến hôm nay trở thành 
đâu đề câu chuyện. Vì sao? Một chữ mà 
viết ba lần thì sai lạc không còn đúng 
nguyên bản«. 


THOẠI BẢ ‡#£ ##, 

Đầu đề câu chuyện, phần lớn chỉ công án 

BH: thiền. Vô Môn Quan ghi: »53 {H ## ˆƑ- 
ð! tr. 7ú & È È Z LH. ìề Z # ìš 

biện . 4 T HÍ\ 7ñ fÁ W ñ lệ 


8o1 


THOẠI ĐẦU h ỨR 





ñl. % fã 7ø th. 1d iš W f7 Tí ññ 
U , li ĐB .L (nh bàn, fï #Z 
2b ?Ji  JK . — Đâu chỉ Phong Can nhiễu 
lời, mà cả Thích-ca cũng lắm chuyện. Lão 
này tác yêu tác quải khiến cho con chảu 
trăm ngàn đời bị vướng mắc trói buộc, 
chưa ra khỏi được. Hình như công án loại 
này là thiền cơ nhân duyên khó có thể lãnh 
ngộ, không dễ ứng phó, có bao nhiêu 
người nhận định sai lầm?« 

















THOẠI ĐẦU # 5ã 

Thoại là một lời nói, khi chưa khởi niệm 
muốn nói gọi là Thoại đầu, chính là chỗ vô 
thủy vô minh. Tham thoại đầu, còn gọi là 
Khán thoại đầu, tức là nhìn ngay chỗ vô 
thủy vô minh, không biết đó là cái gì, vừa 
nhìn vừa hỏi, càng hỏi càng cảm thấy 
không biết, ấy gọi là phát nghi tình. Thư 
đáp Nham Trung Thừa trong HSLNMDT 
q.I ghi: »2 % HỆ Z. HỆ J6 lê sản) 
HJ ấm ĐH. FE 57 'H Nữ ø ƒf# 27) ‹ 
Công án tuy nhiều, nhưng chỉ có thoại đầu 
Niệm Phật là ai? là dễ đắc lực trong sinh 
hoạt của người thế tục«. 


THOẠI ĐỌA # !ễ 
Sây lời; lời nói chăng khế hợp thiền nghĩa. 
Vân Môn quảng lục q. trung ghi: »5# -Eˆ 









































lị ÁN fù l& 1ñ ñẬ mà [R| {f: lã fñ ¿ fE 
J* #§.. TỊ 2Ã: 3š HỊ ñ*. lj 2: #K 
HH f1 l# lễ ñ*. Íf 2x: fï ñí lễ RỊ 
l#ữ. BỊ xã: 4135  # XlìR 2E X ÍE 
## #? Tl x: 1Ù 7R ® Rñ. jñR 3: 
ñn KẾ tH. — Vương Thái úy vào điện 


Phật, chỉ cái bát hỏi một vị tăng rằng: Cái 
này là bát gì? Tăng nói: Bát Dược Sư. Ủy 
nói: Chỉ nghe có bát hàng long (bát nhót 
rồng). Tăng nói: Đợi có rồng liền bắt nhói. 
Ủy nói: Chợt gặp mây dồn sóng dập đến 


thì sao? Tăng nói: Hắn cũng bắt chấp. Ủy 
nói: Sây lời rồi vậy!« 


THOẠI HỘI ‡# $ 

Thông qua lời nói mà giao lưu vả lãnh hội. 
Pháp Diễn ngữ lục q. thượng ghi: »}U #J 
tự Rể # Z J). H Øf£ 2 lữ Z H‹ 
JỊ li šñ #.. *R ƒ ÏÄJñ. 4 Hiế. 
— RE + 3” #h lH 24(¿ 4ï Íï Ẩ8 “á ]F f 
ll[.Ầ. — Chín tuân không luống uống công 
phu, trăm kiếp đang dùng bây giờ. Thông 
qua lời nói mà giao lưu và lãnh hội như 
thể thì thiển tăng chau mày. Chẳng nghe 
nói: Không lập một trần mới trở về nhà, 
nếu có mảy may không phải là quyến 
thuộc«. 




























































































THOẠI PHÁ # Z#t 

Nói toạc ra, nói rõ. Tiết Lâm Tế Hòa 
thượng trong TĐT q. 19 ghi: »Il| {ft Hã Jã 
ññ Ñ 4 ÃJ ñh ỦW ÑM 2X. ĐJ Zi H # - 
— Sơn tăng vì các ông đại khái nói toạc ra 
cương yếu Thiên tông, cần nhát là phải tự 
tham cứu«. 





THOẠI TÁC LƯỠNG QUYẾT # 4£ 
nh it 

Lời nói trước sau tự mâu thuẫn với nhau. 
Tiết Tịnh Từ Ngạn Sung Thiền sư trong 
hà) 20 ghi: » l- l£ , ## ý Ki ZR 
[it 2k Hb JE BỊ đẾ Hồ P1. BỊ ‡ 
"nhà iyso J ñữEH: Ä&“h ® 
ăn fE BN B#. BW đã Ä HH Á: fñ ấf lll 
II. HH †h {E #? — Sư thượng đường cử 
công án Tuyết Phong thị chúng rằng: 
Khắp thế giới đêu là cửa giải thoát, do cái 
gì mà năm tay lôi chẳng vào? Sư nói: 
Đường đường như Tuyết Phong mà lời nói 
trước sau tự mâu thuẫn với nhau, đã là 
khắp thế giới đêu là cửa giải thoát thì còn 





























8o2 


THÔ THỰC DỊ BẢO, TẾ TƯỚC NAN CƠ Xl & ở # 4l H# ## EÉ 





lôi kéo làm gì?«. 


THOÁN DANH # £ 

Dấu đi tên thật, dùng tên giả. Tiết Vân 
Nham Thiên Du . sự tệ: NDĐNHN q. 
18 ghi: »# #H JÑŸ # *F' Xi 1 
Mú „nh #Ê Ñt PK Z. Ì UJ mà HỆ JỲ . #4 
HEAUN —UR RBLTEE. ME 2E ẤM 
7k . TA # HH lãẪ.. — Thiển sư Điển Ngưu 
Thiên Du ở núi Vân Nham phủ Long Hưng, 
con nhà họ Trịnh ở Thành Đô. Ban đâu đi 
thi ở trường quận rôi đến Tân Châu thi 
nữa. Cả hai nơi sư đều đỗ đạt, nhưng sư 
chẳng dám nhận, dấu đi tên thật dùng tên 
giả để ra khỏi công thành«. 
































THOÁT KHÔNG VỌNG NGỮ # 
Còn gọi: 7oáf không mạn ñgữ. Nói lung 
tung và không chân thật. Ván Môn quảng 
l„c, q. thượng ghi: » 3# JK l: 8l !J §k 
Ƒ Mà ?š 3% ñH s - Ngồi trên giường thiển, 
ăn no rồi nói dối lung tung«. 








THOÁT LƯỢC ## s- 

Siêu thoát, lãnh ngộ, thông đạt. Duy Tắc 
ngữ lục q. 2 ghi: »5R Ít đï hạ +. ?®⁄ 4 
nã È Ti . 6ú 2 Ä }R HH 5 Jliằẵ. H 
ñ Mã Mã. lí X 2š Đề 4 Ít 2P ìŠ Ít ¿ 

— Cư sĩ Trương Vô Tận, tham vấn khắp các 
bậc Đông Lám, lại tham Hòa thượng 
Chiếu Giác ở chùa Đông Lâm, tự cho mình 
thông đạt, và cơ duyên Thiên tông không gì 
không thấu suốit.« 























II 























tử 


THOÁT NHIÊN ƒừt #4 

Có vẻ siêu thoát, lãnh ngộ. Siêu thoát, 
thông đạt. Tiết Vân Nham Thiên Du Thiền 
sư trong NĐNN q. 18 ghi: »ƒ $ ZE 3b 4 
31, lš  t ÑUïểf. —H. 























Tí ñì El. . . HH EN M #Ä ãl †H. — 
Đâu tiên sư tham Tử Tâm nhưng không khế 
ngộ, liền nương ngài Trạm Đường ở Lặc 
Đàm... Một hôm, Đàm phổ thuyết như sau: 
...S nghe, có vẻ siêu thoái thông đạt.« 





THOÁT THỂ ÿừ 3# 
1. Toàn thể của sự vật, khối thống nhất 
trong đó có các bộ phận có quan hệ chặt 
chẽ không thể tách rời nhau. Bài thơ »Tự 
Tán« của Thiền sư Xiến Đề Chiếu trong 
GTPĐL Sử 
IH Ít ý Ốt . ll Bồ ñế 3í Tế 

2% ññ ]È # f4. fỊ Bl f R E 
»Thông thân vô ảnh tượng 
Thoát thể lộ đường đường 
Bắt thoại phi thanh sắc 
Hà tằng hữu đoản trường«. 
»Khấp thân không hình bóng 
Toàn thể hiện rõ ràng 









































Không lời phi thanh sắc 

Đâu từng có dài ngắn«. 

2. Khỏi bệnh. Tiết Mục Am Trung Thiền 
sư trong GTPĐL q. 26 ghi: »® {d1 Rñ 
†F1⁄⁄. %4 & Mà Eù.. - Rát giống mô hồi 
vã ra đầm đìa, mà chưa thể hết bệnh« 


THOÁT TRÁM Wỳ 8š 

Lừa dối, đánh lừa. Mật Am ngữ lục ghi: 
»z [] li #li 2E 4H Mù HỆ. 1E IIK Z †ñ. 
2 Ất EH 53. — Lời nói Có, giám, di của 
Vân Môn là đánh lừa người học. Câu Chỉ 
gio ngón tay hoàn toàn không có cơ 
phong.« 




















THÔ THỰC DỊ BẢO, TẾ TƯỚC 
NAN CƠ © j ?© #n "1 X¿ 14 

Tức là nhai âu, nuốt trộng tuy đễ no bụng 
nhưng lại khó tiêu; nhai kỹ ăn chậm chẳng 
những khó đói mà còn thưởng thức hương 


8o3 


THỐ ĐẠI ‡#* 2X 





vị và lại bổ dưỡng. Trong Thiền tông 
mượn thành ngữ này để chỉ nếu có thể tu 
hành miên mật thì có ngày thể ngộ, sau 
cùng quyết định đắc đạo. Tắc 48 trong Vồ 
Môn Quan (Đại 48, 298 hạ) ghi: »2? 86 `F 
f3 J, — ÍẨl ñäR v Tí nj | Bễ Jš fE :. 
5 #4 RỊ 2§. HH Ø4. Bà 4 Ø 
ÑMU , 4H HỆ šŸ 8J\. — Nếu có thể hạ được 
ba chuyển ngữ này, liễn có thể tùy chỗ làm 
chủ, gặp duyên chính là Thiên. Nếu chưa 
được như thế thì cần phải tu hành miên 
mật mới có thể chứng ngộ«. 


























THỐ ĐẠI ‡‡ % 


Từ gọi học trò nghẻo, hàn sĩ, hàm ý chế 
ngạo. Tông Môn Võ Khó ghi: »9R † đi 7K 
JH. - 7L § % ÀA 3L. HH 
%4. HỊ X1? N|#H. MH #1 
Ä.. Mê RE È# %4 Ù| ft. # Bê HH — 3Ÿ 
lấ À4 5 mĩ ÌẾ lN ¿ J3 #€ Sĩ tU. — Thừa 
tướng Trương Vô Tận lúc 19 tuổi vào kinh 
ứng thí Nói qua nhà họ Hướng. Họ Hướng 
đêm nằm mộng thấy thân nhân báo rằng: 
Ngày mai tiếp rước Tướng công. Sáng sớm 
họ Hướng quét dọn nhà cửa sạch sẽ đề 
đợi. Đến chiễu mới thấy một anh học trỏ 
nghèo kiết, mặc đạo phục màu vàng, chính 
là Trương Vô Tận đến. 
















































































THỐ GIÁC QUY MAO &% # #& £, 


Sừng thỏ, lông rùa; chỉ cho sự vật tạm có 
tên gọi mà không thực có. Bài tựa của Lưu 
Bạt trong phần phụ lục ở cuối quyển trong 
PDNL q. hạ ghi: »f4 ƒ#l ẩ§ £É. Ất ïï fï 
ff? IJÑ 3Š 3 À ò` #§ lX 3F - Sừng 
thỏ lông rùa dám bảo rằng có (Bề? Áo 
lông cáo, áo lông cừu không nên dùng, 
trọn nên hồ thẹn!«. 















































THỐ MÃ &#, 5 

Thỏ ngựa, chỉ cho các ông tăng tầm 
thường, tài đức thấp thỏi. Tiết Văn Định 
Hồ An Quốc Cư Sĩ trong NĐHN q. 18 ghi: 
“SE  #⁄ HH xì Bề 

ẨW EN li 7 TÍ: bún lRƒ 

bã Tí #\ Ný TÌÈ ÑÊ ft 

X HH 3á 34 #4 + ÃII 

»Thủ ác cản khôn sát hoạt cơ 

Tung hành thi thiết tại lâm thời 

Mãn đường thố mã phi long tượng 

Đại dụng đường đường tổng bắt tri«. 

»Nắm chặt càn khôn tung bấy rập 

Ra tay ngang đọc chỉ Tu) thời 

Đây nhà toàn hạng tâm thường cả, 

Đại dụng rằng rằng trọn chẳng hay«. 




















THỐ Ý # # 
Hiểu rõ, lãnh hội. Tiết Huệ Trung Quốc Sư 
trong TĐT q. 3 ghi: »( TŸ TỶ *Š †ƒ† đi 
N ƒE Í§ TP ẤX 2i. ) W 
Z đã 7. 3F 
S.v Fí BH Z3 ƒ 3# 
... HWỀ È ĐT. ®# 
JỊt Kí it ẨÃ.. — (Xanh xanh trúc biếc 
đêu là chân như, rực rỡ hoa vàng không gì 
không phải Bát- nhã). Đây đều là cảnh 
giới của Bồ Tát Văn-thù, Phổ Hiển, không 
phải hạng phàm phu, Tiểu thừa có thể tin 
nhận, khế hợp với kinh Đại thừa liễu 
nghĩa... Đây là lời nói sâu xa, người chẳng 
tỉnh ngộ khó mà lãnh hội.« 





















































THỔ THƯỢNG GIA NÊ + _L #e #, 
Trên đất thêm bùn, tỷ dụ tăng thêm một 
lớp si mê, vướng mắc. »Bài tụng Cư Độn« 
của Hòa thượng Long Nha trong CĐTĐL 
q. 29 ghi: 

XA%X⁄f# H 

+.E}# 



































804 


THỐN TY BẤT QUÁI +} #4 2 #‡ 





»Mê nhân vị liễu khuyến manh lung, 
Thổ thượng gia nê cánh nhất trùng«. 
»Người mê lại khuyên kẻ mù điếc 
Thật là trên đất còn thêm bùn«. 


THÔN CÔNG 3‡ 2 

Ông già nhà quê. Tiết Nam Tuyền Hòa 
thượng trong TĐT q. 16 ghi: »ll Íy lÄJ 
⁄X. HH F] Eá: !M P§ Ã#l| {[ Rš j? Tl 
Al x: BỊ FIR & {TL RR? — Sư đang 
hành cước, hỏi người đi đường: Đường 
này đi đến đâu? Ông gìa nhà quê đáp: 
Dưới gót chân là cải gì?« 











THÔN ĐẦU 3† 5ñ 

Người quê mùa, gã thô tục. Bài thơ »Tự 
tán« trong NTNL q. hạ: »Zš Hị 3⁄2 %4 1 
7°. — WU tR fñ ƑÏ 5H. Í7 lÑ đB # H 
Jjš. i [8| $% #ƒ {lUỢ 2F: — Một anh 
chàng quê mùa nổi lên ở thế giới Ta-bà. 
Hành cước đêu là chỗ vô dụng, xô ngã một 
con trâu rất khỏe.« 












































THÔN LÝ NAM NỮ 3‡ * 5 + 

Đứa bé quê. Lời nói hàm ý xem thường. 
Tiết Dược Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 4 
ghi: »‡E ỳ} đ 2% "š 7 ‡H #ï 3: ER & . 







































































1l #: Z® 4 # Ñl Mlú. H Mí HỊ lễ # 
El: f#ỦẬ hú ìl 2K jý HẦU ỳ} % J#? 3j 
EHl: Ñ.. HữEl: 1W. ỳÈ đủ 3# # # #{ 
8. “HH: HH # 5 ¿& #ÍfftE % 
Ấ? 2B HC, HE ZT ĐỤ3 Kế 4 — 


























Sa-di ấy đang đến nhà kho ra mắt Chủ sự. 
Đạo Ngô vấn an Hòa thượng. Hòa thượng 
hỏi Đạo Ngô rằng: Vừa rồi ngươi có gặp 
Sa-di thọt chân không? Đạo Ngô thưa: 
Gặp. Sư bảo: Sa-di này có chút ít hơi hám. 
Ngô thưa: Đứa bé quê mà có hơi hảm gì? 
Sư bảo: Không được cẩu thả, lại cần kham 
qua mới được.« 


THÔN THỔ BẤT ĐẮC ã s+ 4 ?‡ 
Còn gọi: Thôn thổ bắt hạ, Thôn bất nhập 
thổ bắt xuất. Nuốt không vào, nhỗ không 
ra. Câu nảy dùng để hình dung sự rắc rối, 
khó chịu của tình huống, giống như trong 
miệng ngậm một vật mà không thể nuốt 
vào hoặc nhồ ra, muôn phần khó chịu. Còn 
tỷ dụ cho không có cách nào để ứng đáp, 
khó xử trí. Thiền tông mượn từ này để chỉ 
cho việc không thể tiêu thụ điệu dược Phật 
pháp vì thiếu đạo tâm. Tắc 83, 7⁄ng 
Dung lục (Đại 48, 280 hạ) ghi: »} 35 {nj 
li LH? Cổ XS ÀA HT#H). - 
Thuốc hay đâu từng qua miệng (Nuốt 
không vào, nhồ không ra)«. 











THÔN VIỆN 3† 
Chùa nhỏ ở thôn quê. Tiết Động Sơn Hòa 

















thượng ở TĐT q. 6 ghi: »%J ## ‡† l# l# 3: 
HH. Rf= tt 2S: lữ 3£ #t fX 








lỆ 2 là. — Đầu tiên sư theo Viện chủ 
một chùa nhỏ ở thôn quê để xuất gia. Vị 
viện chủ ấy không tín nhiệm, mà sư trọn 
không có lòng thù ghét ông ta.« 


THỐN TRƯỜNG XÍCH ĐOẢN + 
k.K# 

Tắc dài, thước ngắn. Theo khái niệm thông 
thường thì thước dài tắc ngắn (xích trường 
thốn đoản), nhưng Thiền tông đề xuất khái 
niệm tương phản tấc dài thước ngắn (thốn 
trường xích đoản) và dùng tính thần siêu 
việt tương đối này để năm bắt tướng chân 
thật. 


THỐN TY BẤT QUẢI + #4 Z #‡ 

Chăng mang một tắc tơ, tỷ dụ tâm tính 
không nhiễm một trần. CĐTĐL q. 8 (Đại 
51, 258 trung) ghi: »l ff [li] 4 2® -E — 
lữ !{E # /E? ER2: ÄJ#á d1. - 


























805 


THÔNG ïÄ 





Hòa thượng Nam Tuyển hỏi Đại phu Lục 
Tuyên: Trong 24 giờ Đại phu làm cải gì? 
Tuyên đáp: Chăng mang một tác tơ«. 


THÔNG :8 

Cho biết, tỏ rõ, nói lên. Tiết Lặc Đàm Văn 
Chuẩn Thiền sư trong NĐHN q. 17 ghi: 
›lÑ f1 †ñ ff #7. H ĐI j§ ?Š 8ã fí #ï . 
ñR 7 3 3 Jf †H › Văn Ngộ thị giả, kiến 
sở trịch thoán dư hữu tỉnh, nghệ phương 
trượng thông sở ngộ.« 






































THÔNG BIỆN :ä #‡ (2-1134) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 8, Sư họ Ngô, quê ở Đan 
Phượng (nay là huyện Đan Phượng, tỉnh 
Hà Tây), miền Bắc Việt Nam. Vốn con 
dòng Phật tử, tính rất thông minh lại hiểu 
tột tam học. Ban đầu sư đến chùa Kiết 
Tường tham vấn với Thiền sư Viên Chiếu, 
thầm nhận được ý chỉ. Sau, sư đến trụ tại 
Quốc tự trong kinh đô Thăng Long, từ đó 
sư lấy hiệu là Trí Không. Nhân việc Hoàng 
thái hậu Phù Thánh Cảm Linh Nhân đến 
chùa trai tăng và thưa hỏi về đạo lý, sư giải 
đáp thật rành rẽ nên Thái hậu rất hoan hỷ, 
lễ bái phong sư chức Tăng lục, ban cho y 
hồng và hiệu là Thông Biện Đại Sư cùng 
trọng thưởng rất hậu. Bởi kính trọng sư, 
Thái hậu thường triệu thỉnh vào cung và lễ 
bái phong làm Quốc sư. Lúc tuổi cao, sư 
về trụ chùa Phổ Minh ở Từ Liêm, mở đàn 
thuyết pháp. Sư dạy người tu thường lấy 
kinh Pháp Hoa làm dụng, nên người thời 
ấy gọi sư là Ngô Pháp Hoa. Ngày rằm 
tháng 2 năm Giáp Dần, nhằm niên hiệu 
Thiên Chương Bảo Tự thứ 2 (1134) đời Lý 
Thần Tông, sư cho hay có chút bệnh rồi thị 
tịch. Theo: 7hiển sư Việt Nam của HT. 
Thanh Từ. 


THÔNG BIỆN MINH ĐỨC THIỀN 
SƯ iä 3‡ 9] 4Š ## 

Hiệu của Thiền tăng Thiệu An đời Tống. 
X. Thiệu An. 


THÔNG CÔNG ƒ# 2+ (860-945) 

Thiền tăng đời Đường, họ Đàm, tên U, 
hiệu Thông Công, người Tân Châu (Tân 
Hưng, Quảng Đông) Trung Quốc. Sư nối 
pháp thiền sư Thiện Hội, thuộc hệ Thanh 
Nguyên đời thứ 7, trụ chùa Thanh Viễn 
Đông Lâm. 


THÔNG DUNG :š # (1539-1661) 
Thiền tăng cuối đời Minh đầu đời Thanh, 
họ Hà, hiệu Phí Ản, người Phúc Châu 
Trung Quốc. Thuở nhỏ thông minh lạ lùng, 
14 tuổi xuất gia bác thông kinh luận. Đã 
từng tham kiến Vô Minh Huệ Kinh, Trạm 
Nhiên Viên Trừng. Đời Minh niên hiệu 
Thiên Khải thứ 2 (1622) tham yết Mật Vân 
Viên Ngộ được tâm ấn nối pháp làm truyền 
nhân tông Lâm Tế. Về sau lần lượt trụ Vạn 
Phúc Thiền Tự, viện Liên Phong núi 
Hoàng Bá, chùa Thiên Ninh ở Chiết Giang, 
chùa Siêu Quả ở Giang Tô, Phúc Nghiêm 
Thiền Tự, Vạn Thọ Thiền Tự, chùa Duy 
Ma, viện Hưng Phúc ở núi Nghiêu Phong. 
Những nơi sư đến đều được phục hưng lại 
và truyền bá pháp đạo của Viên Ngộ. Tác 
phâm: Ngũ Đăng Nghiêm Thống 25 quyên, 
Ngũ Đăng Nghiêm Thống Giải Hoặc Biên 
1 quyền, Tổ Đình Kiêm Chùy lục 2 quyền. 


THÔNG DỰ :š ï# (1588-1646) 

Thiền tăng cuối đời Minh đầu đời Thanh, 
họ Trần, tự Lâm Cao, người Côn Sơn 
(Giang Tô) Trung Quốc. Năm 20 tuổi sư 
theo Nghiêu Phong Trạm Xuyên xuất gia, 
sau khi thụ giới cụ túc sư đi tham học khắp 


8o6 


THÔNG KỲ 3ð 3ï (1595-1652) 





nơi, đến Khánh Sơn tham kiến Thiên Ân 
Viên Tu được tỏ ngộ, nỗi pháp làm truyền 
nhân tông Lâm Tế. Khi ra hoằng pháp, sư 
trụ chùa Thạch Tiểu, Chung Sơn, Kim 
Lăng (Nam Kinh), dời sang trụ chùa Bảo 
Nham, Nghiêu Phong. Niên hiệu Sùng 
Tình thứ II (1638) dời sang chùa Trúc 
Lâm, Giáp Sơn, Trấn Giang (Giang Tô) 
trùng hưng điện vũ, hoằng dương chính 
pháp. Có ngữ lục lưu hành nơi đời. 


THÔNG HIỂN :# #- (1593-1667) 


Thiền tăng đời Thanh, họ Triệu, hiệu Phù 
Thạch, người Đương Hồ (Chiết Giang) 
Trung Quốc. Năm 18 tuổi đến núi Phổ-đà 
yết kiến Thiệu Tông cạo tóc, do Vân Thê 
Châu Hoằng truyền cho giới Sa-di. Sau đó 
lần lượt tham kiến các nơi, đến chùa Kim 
Túc yết kiến Mật Vân Viên Ngộ tham học 
vài năm, lại theo Viên Ngộ đến Phúc Kiến. 
Về sau từ biệt Viên Ngộ, sư trụ am Phổ 
Tịnh, lại trụ chùa Đông Tháp ở Chiết 
Giang ba năm. Trong lúc đó, Viên Ngộ 
sang trụ chùa Thiên Đồng, sư cùng theo 
sau đến Thiên Đồng thăm viếng Viên Ngộ 
một năm, tức ở Vũ Nguyên bế quan. Năm 
sau sư hay tin Viên Ngộ mắc bệnh, xin 
tham kiến lần nữa được nối pháp làm 
truyền nhân tông Lâm Tế. Sau lần lượt trụ 
các chùa Thanh Liên, Báo Ân, Quảng Huệ, 
Đông Tháp, Cảnh Đức, Thê Chân, Thiện 
Quyên, Phúc Thành. Tác phẩm: Phù Thạch 
Thiển sư ngữ lục 10 quyền. 


THÔNG HUỆ THIỀN SƯ :ä # 3 Éạ 


Hiệu của Thiền tăng Kính Tuân đời Tống. 
X. Kính Tuân. 


THÔNG HUYỂN BÁCH VẤN ‡8 +% 
# Rị 

Còn gọi: Thông Huyền Bách Vấn Tập 
Sách, l quyển, do Thông Huyền Viên 
Thông hỏi, Vạn Tùng Hành Tú đáp), sau 
đó được xếp vào Tực Tạng kinh tập 119, 
trang 335. Thiền sư Viên Thông ở am 
Thông Huyền tại Tính Châu (Nay là 
Thượng Nhiêu, tỉnh Quảng Tây) đặt ra 100 
câu hỏi để khích lệ người học và tuyên 
dương Tổ đạo, Vạn Tùng Hành Tú đều đáp 
được cả, đệ tử của sư là Lâm Tuyển Tùng 
Luân theo thứ tự phụ tụng. Sinh Sinh Đạo 
Nhân là Từ Lâm ấn hành vào niên hiệu 
Thuần Hựu thứ 4 (1244). 


THÔNG KỲ :ä 3 (1595-1652) 

Thiền tăng cuối đời Minh đầu đời Thanh, 
họ Thái, tự Lâm Dã, người đời gọi »Lâm 
Dã Thông Kỳ Thiền sư«, người Hợp Châu 
(Hợp Xuyên, Tứ Xuyên) Trung Quốc. Tính 
tình trầm tĩnh không thích ăn thịt. Thuở 
nhỏ theo hầu hạ Thúc phụ là Đạo Nhiên 
chùa Kim Chung, 17 tuổi theo Liên Phong 
xuất gia, 19 tuổi ra khỏi Tứ Xuyên đi nam 
du, ý muốn nghiên cứu giáo điển nên ở lại 
Đương Hồ (Chiết Giang) bế quan xem 
kinh giáo, bỗng bị bệnh kiết lị gần chết 
mới biết học kinh luận không phải là pháp 
cứu cánh nhân nghe bài kệ tham thiền của 
Thiên Đồng: »Một niệm chưa sinh tử, thử 
khán xem đó là gì?«, như có tỏ ngộ. Một 
hôm sư trợt chân xuống lầu hoát nhiên tỏ 
ngộ liền đến Ngô Môn yết kiến Thiên 
Đồng Viên Ngộ, được tâm ấn nối pháp làm 
truyền nhân tông Lâm Tế. Đời Minh, niên 
hiệu Sùng Trinh thứ I6 (1643) khi ra 
hoằng pháp sư trụ trì chùa Thông Huyền ở 
Thiên Thai, lần lượt qua các chùa GIa Hòa, 
Đông Tháp, Thê Chân, Thiên Đồng. Tác 


807 


THÔNG MINH lïä HJ 





phâm: Lâm Dã Hòa thượng ngữ lục 8 
quyên. 


THÔNG MINH :ä # 
X. Hải Minh. 


THÔNG MINH CẢNH GIỚI #§ 1 
3% 7© 

Cảnh giới thông minh. Người tham thiền 
chưa thê trừ mọi tri thức kiến giải, chưa thể 
triệt ngộ tự tính, mà đem trí thông minh thế 
gian làm nhận thức, kiến giải hư vọng, gọi 
là »Cảnh giới thông minh«. Tiết Tục Nghệ 
Ngôn trong NHQL q. 29 ghi: »# #2 Z 
+. L1 X # #l Kí tí % lã Z ã , 

fff 4à 7K Ấdv ft ft 70 lH lí ®v WñB 
2 HÉt HỊ bš 7#... — Đối với kẻ sĩ, công phu 
tham cứu bức bách đến ranh giới: chưa 
ngộ với sẽ ngộ. Khi ấy, tâm ý thức chưa 
sạch, luôn luôn nảy sinh kiến giải. Đây gọi 
là cảnh giới thông mình.« 


























THÔNG MÔN :š ?1 (1599-1671) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trương, hiệu 
Mục Vân, đời gọi là »Mục Vân Thông 
Môn Thiền sư«, người Thường Thục 
(Giang Tô) Trung Quốc. Sư theo Động 
Văn chùa Hưng Phúc, Ngu Sơn xuất gia, 
ban đầu yết kiến Vô Dị Nguyên Lai, sau đó 
đến chùa Kim Túc tham kiến Mật Vân 
Viên Ngộ, được tâm ấn nổi pháp làm 
truyền nhân tông Lâm Tế. Giữ chức Ký 
thất nhiều năm, kẻ theo học có hơn ngàn 
người. Khi ra hoằng pháp sư trụ Cổ Nam 
Thiền Viện ở Gia Hưng (Chiết Giang), lần 
lượt trụ các chùa Thê Chân, Mai Khê, 
Hưng Phúc, Cực Lạc, Hạc Lâm, tuổi già 
lui về ở ân hơn 10 năm không ở một nơi 
nào nhất định. Bác thông ngoại học, gIỏi 
thi văn, sở trường thư pháp, hội họa mang 


ít nhiều phong cách Ngụy Tấn xa xưa. Tác 
phâm: Mục Vân Hòa thượng ngữ lục 20 
quyền, Ä⁄„c Vân Hòa thượng Thất hội dư 
lục 6 quyền. 


THÔNG NHẪN :ä #: (1604-1648) 
Thiền tăng cuối đời Minh đầu đời Thanh, 
họ Trần, hiệu Triều Tông, người đời gọi 
»Triều Tông Thông Nhẫn Thiền sư«, 
người Thường Châu (Giang Tô) Trung 
Quốc. Năm 22 tuổi sư theo Thiền sư Độc 
Tri am Trường Sinh ở Tĩnh Giang (Giang 
Tô) cạo tóc xuất gia, được nghe thuyết 
»Vô sinh«, liền đến chùa Kim Túc tham 
kiến Mật Vân Viên Ngộ, làm thị giả cho 
Viên Ngộ. Đời Minh, niên hiệu Sùng Trinh 
thứ 4 (1631) theo Viên Ngộ đến chùa A- 
dục Vương, Viên Ngộ nêu lời dạy của 
Thiền sư Đại Thiên được khắc lên bia chùa 
rồi bảo sư: »Hồ đữ trong núi vì sao không 
ăn thịt con của nó?«. Sư xuất mồ hôi như 
tắm, ngồi nằm không yên. Hai ngày sau, 
đang từ ngoài đi vào liêu bất chợt tỏ ngộ, 
bẻn thưa với Viên Ngộ: »Chỉ có người nào 
tự nhận mới là gần gũi«. Còn trình kệ được 
thầy ấn khả, nối pháp làm truyền nhân tông 
Lâm Tế. Về sau, lần lượt trụ các chùa Kỳ- 
Đà Lâm, Linh Hựu, Thượng Sinh, Nam 
Hoa, Bảo Hoa. Tác phẩm: 7riểu Tông 
Thiên sư ngữ lục 10 quyền. 


THÔNG NHẤT TUYẾN :§ — #& 

Mở ra một lỗi tẻ trên đường. Mật Am ngữ 
lục q. thượng ghi: »‡H li đã 4 3? . ?ÿ HR 
#ï ® hị. JH Iị C ấ 3 Ä Xf ñl Z 3š 
ĐÈ ) # 34. H #Œ Ìl — #4. -— Tổ sư 
nói chẳng nhằm, Phật Nhãn xem chẳng 
thấy, Tứ Diện (pháp hiệu của Thiển sư 
Pháp Diễn) tâm lão bà vì anh mở ra một 
lỗi tẻ trên đường«. Tiết Điều Hồi Lương 





























8o8 


THÔNG THIỀN 3š 3š (2-1228) 





Phạm Thiên sư trong NĐHN q. 18 ghi: »# 

ïl N ® #1 Jin gi: I 
“#“T? KH Ññn À MB ÑÑ ‹ — Chớ nói 
kẻ phàm phu chẳng biết, đến Phật nhìn 
cũng không thấy... có lãnh ngộ hay không? 
Lại vì các ông mở ra một lối tẻ trên 
đường«. 


























THÔNG NHẤT TUYẾN ĐẠO :ä — 
CAU Í 

Mở ra một lối tẻ trên đường, là phương 
tiện do thiền sư lập bày để tiếp dẫn người 
học. Bích Nham lục q. 1 ghi: »S ®#f 7ã — 
fJ. ẨÑl ï§ — #@ï. Hà Z f BỊ li. 
1l. t ÿ lí. — Đến câu thứ ba, Tuyết 
Đậu mở ra một lối tẻ trên đường, tiết lộ 
chút it manh mối, sớm đã quanh co« 

Tiết Khai Thiện Đạo Xiêm Thiền sư trong 
NĐNN q. 20 ghi: »Z ⁄II ìl — #g ll Jš 
HÈ 37 TT. ]. HÈ # TT UJ j§ 3Œ — #§ 
lf.. — Phải biết chỗ mở ra một con đường 
có vách đứng ngàn nhân, chỗ vách đứng 
ngàn nhẫn có mở ra một con đường. 

















THÔNG PHÁP THIỀN SƯ ‡ä 3# # 
Ép 

Hiệu của Thiền tăng Đạo Thành đời Tống. 
X. Đạo Thành. 


THÔNG PHƯƠNG :ä 23 


Thông đạt, khế hợp đạo pháp. Bích Nham 





























lục q. 1 ghi: »1lỦ % Ñ 4® ®! tị NiÃ‹ 
A bên H H4J. f1 ƒRH. 
l 2 {E #í. ñã fñÉ %ï fR lề ẤN ñ nh ‹ 





— Như người thời nay chẳng biết ý người 
xưa, chỉ lo nhai lời nuốt chữ, có ngày nào 
xong? Nếu là bậc tài giỏi thông đạt thì mới 
biện được công án này«. 


THÔNG THÂN THỊ THỦ NHÃN :# 


# % #1 

Toàn thân đều là tay, là mắt. Thiền tông 
dùng từ này để biểu thị sự quên đi thế đối 
lập chủ khách nhằm tiến đến cảnh giới nhất 
như. Tắc 89, Bích Nham lục (Đại 48, 213 
hạ) ghi: »ửƒ 2: `... 
Ä 1l. H NUNG Mac Hi 7ủ 
†E  ®%. +:  H RE # lR. 
Đạo Ngô nói: Ông hiểu Hài nào? Nham 
nói: Khắp thân là tay mắt. Ngô nói: Ông 
nói rất hay, nhưng mới nói được có 8 
phân. Vân Nham hỏi: Còn sư huynh thì 
sao? Đạo Ngô nói: Toàn thân là tay mắt«. 

















?È 
Il 4 
"H. 
FT 


THÔNG THIỀN 8 3# (2-1228) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 13, nối pháp Thiền sư 
Thường Chiếu. Sư họ Đặng, quê làng Ốc, 
An La. Sư cùng với Thần Nghi ở chùa 
Thắng Quang đồng thờ Thiền sư Thường 
Chiếu ở chùa Lục Tổ làm thầy. Một hôm, 
sư vào thất thưa hỏi rằng: Làm sao hiểu rõ 
Phật pháp? Thường Chiếu đáp: Phật pháp 
không thể hiểu được. Liễu ngộ được điều 
đó thì mới gọi là hiểu pháp. Chư Phật đều 
tu hành như thế, không đắc bất cứ một 
pháp nảo. 

Sư ngay câu nói này lãnh ngộ yếu chỉ. Sư 
trở về cô hương rưới mưa, người học tụ hội 
rất đông. Phàm có ai thưa hỏi, sư thảy đều 
dùng tâm ấn tâm. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là người xuất thế? 
Sư đáp: Đâu chẳng nghe T8ƯưỜI xưa nói: 
»Chỉ xem năm uẩn đêu không, tứ đại vô 
ngã, chân tâm không tướng, không đi 
không lại, khi sinh tính chẳng đến, khi tử 
tính chẳng đi, yên tĩnh tròn lặng, tâm cảnh 
nhất như«. Chỉ hay như thể, liền chóng 
liễu ngộ, không bị ba đời ràng buộc, bèn là 


8oo 


THÔNG THỜI HUYÊN ïä l‡ tề 





người xuất thế. Cần thiết chăng được có 
một mảy may thú hướng. 

Đến niên hiệu Kiến Trung thứ 4 (1228) đời 
Trần Thái Tông, vào lúc tháng 7, sư tịch. 
Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ 


THÔNG THỜI HUYÊN :ä tỷ š 

Lời thăm hỏi. Tiết Kim Phong Tùng Chỉ 
Thiên sư trong NĐHN dq. 13 ghi: »ãï Ÿl| 
®.. HằiEI: 4S JH M6 RW Hš, ?5 — ñJ 
1E l6 3. — Vị tăng mới đến tham vấn. Sư 
bảo: Chẳng cần lời thăm hỏi, hãy nói câu 
thứ nhất xem saol« 


























THÔNG THỪA :8 #$ (1593-1638) 
Thiền tăng đời Minh, họ Chu, tự Thạch 
Xa, người xứ Kim Hoa (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Năm 26 tuổi, 
nương Ngài Thiên Chân Hải Tạng xuất gia 
rồi sư thụ giới cụ túc ở chùa Vân Môn, 
tham khắp các vị Thiện tri thức. Sau đến 
chùa Kim Túc yết kiến Mật Vân Viên Ngộ, 
được tâm ấn của ngài, hầu hạ trong 7 năm 
và nối pháp ngài, thuộc tông Lâm Tế. Niên 
hiệu Sùng Trinh thứ 4 (1631), sư ra hoằng 
pháp trụ chùa Long Khánh, núi Đồng 
Quang ở Hàng Châu, rồi dời sang trụ chùa 
Kim Túc, khai pháp hoằng hóa, quảng độ 
quần mê. 


THÔNG TÍN :Š 1š 

Chỉ cho sự giải bày, trao đổi tin tức thiền 
cơ. Tiết Thạch Sương Sở Viên Thiền sư 
trong NĐHN q. l6 ghi: » [- ý; 2š 1 3 
2®.» &HM#. 4ÿ ĐI BH c 1 frị 
MB {Ä? — Sư thượng đường nói: Trời 
quang máy tạnh, mặt trời sảng rực trên 
không. Chẳng rơi vào sáng tối, làm sao 
trao đổi tin tức?« 








THÔNG TÚ :Š 3# (1614-1675) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Dương, tự Ngọc 
Lâm, người đời gọi là »Ngọc Lâm Quốc 
Sư« người Giang Âm (Giang Tô) Trung 
Quốc. Năm 19 tuổi sư theo Khánh Sơn 
Viên Tu xuất gia, thụ giới cụ túc nối pháp 
làm truyền nhân tông Lâm Tế. Từng trụ trì 
chùa Báo Ân ở Vũ Khang (Chiết Giang), 
sau phụng chiếu của Thanh Thế Tổ vào 
kinh, ở nơi cung Vạn Thiện cử dương đại 
pháp. Chăng bao lâu sư trở về núi, đề lại đệ 
tử là Hạnh Sâm hoằng pháp nơi Bắc Kinh. 
Niên hiệu Thuận Trị thứ 17 (1660) vua 
tuyển lựa tăng thụ giới Bồ Tát, đặc biệt cho 
sư làm Bản sư còn gia phong »ĐÐại Giác 
Phố Tế Năng Nhân Quốc Sư«. Thông Tú 
khi thuyết pháp nơi cung đình có soạn một 
thiên »Khách Vắn«, Đại học sĩ Kim Chi 
Tuấn phụng sắc viết lời bình chú và phụ tự 
rồi cho ấn hành. Tuổi già, sư xây cất chùa 
Thiền Nguyên ở núi Thiên Mục, Chiết 
Giang và thường trụ ở đó. Tác phâm: Ngọc 
Lâm Tú Quốc Sư ngữ lục 12 quyền. 


THÔNG TÚY 8 #‡ (1610-1695) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lý, tự Trượng 
Tuyết, người Nội Giang (Tứ Xuyên) Trung 
Quốc. Sư lễ ngài Thanh Nhiên núi Cổ Tự 
xuất gia, đọc kinh Pháp Hoa đến chỗ »cho 
đến giơ một tay hoặc cúi đầu... đều có thể 
thành Phật đạo« thì biết rằng hy vọng sẽ 
đắc đạo, sư liền đến núi Nga My tu đạo. 
Sau nghe đạo phong của Mật Vân Viên 
Ngộ mà chuyền sang tu thiền, ân cư núi Cổ 
Tự đọc các ngữ lục, ở nơi Vạn Phong tham 
yết Phá Sơn Hải Minh. Niên hiệu Sùng 
Trinh thứ 9 (1636) mùa thu sư đến núi 
Thiên Đồng tham kiến Viên Ngộ và được 
đại ngộ, rồi trở về Vạn Phong được ấn khả 
nối pháp làm truyền nhân tông Lâm Tế. 


81o 


THÔNG VI 3ð ?# (1594-1657) 





Niên hiệu Thuận Trị thứ 4 (1647) đi đến 
Tuân Nghĩa (Quý Châu) tỊ nạn. Năm thứ 6 
(1649) đến Long Hưng Thiền Viện ở 
Giang Thượng, Lạc An (Giang Tây) tụ hội 
thiền sư khắp nơi thuyết pháp. Niên hiệu 
Khang Hy (1662-1722) đến chùa Chiêu 
Giác ở Thành Đô, sư ra sức phục hưng lại 
những điện thờ bị hư hỏng trở thành kiểu 
cũ. Tuổi già sư lui về ở Dật Lão Quan. Sư 
học rộng nhớ dai, giỏi làm thơ. Đệ tử nối 
pháp có Bản Tương, Linh Thiền, Triệt 
Liễu. Tác phẩm: Ngữ /„ 12 quyền. Thanh 
Tùng tập Ì quyền, Lý Trung Hành 1 quyên, 
Cẩm Giang Thiển Đăng 20 quyên. 


THÔNG VÂN :ä # (1594-1663) 


Thiền tăng đời Thanh, họ Từ, tự Thạch Kỳ, 
người Giang Tô Trung Quốc. Thuở nhỏ sư 
hay bệnh, đến chùa Nam Quảng xuất gia, 
học cả nội ngoại điển. Nhân xem bài kệ 
của Trung Phong Minh Bản viết trên vách 
chùa Báo Quốc ở Gia Định (Thượng Hải) 
mà cảm ngộ, sư liền đến chùa Hiển Thánh 
tham kiến Trạm Nhiên Viên Trừng. Lại 
tham kiến Mật Vân Viên Ngộ, luôn trình 
kiến giải nhưng đều bị Viên Ngộ quát. Một 
hôm, sư vào thất chưa kịp mở miệng, Viên 
Ngộ quơ gậy đánh, sư liền đại triệt đại ngộ, 
nối pháp làm truyền nhân tông Lâm TẾ. 
Khi ra hoằng pháp sư trụ Linh Thứu Thiền 
Tự hoằng dương thiền pháp. Lần lượt trụ 
Tịnh Cư Thiền Tự núi Cảnh Tinh, Thiên 
Thai; chùa Tư Thánh núi Tuyết Đậu; Phổ 
Nhuận Thiền Viện, Hương Sơn Thiền Tự; 
Mật Ấn Thiền Tự núi Đầu Đà. Đời Thanh, 
niên hiệu Thuận Trị thứ I7 (1660) sư trở 
về chùa Nam Quảng. Tác phâm: Tuyết Đậu 
Thạch Kỳ Thiền sư ngữ lục 15 quyền. 


THÔNG VẤN :ä Fl (1604-1655) 
Thiền tăng cuối đời Minh đầu đời Thanh, 
họ Du, hiệu Nhược Am, người Ngô Giang 
(Giang Tô) Trung Quốc. Cha già của sư sợ 
không con nên đến chùa Thứu Phong thiết 
lập đại hội Vô giả một trăm ngày, Thông 
Vấn ứng theo sự cầu khẩn mà sinh ra. 
Thuở nhỏ đã mất cha mẹ, năm 16 tuổi hăng 
hái đọc sách, xem qua hầu hết các sách. 
Một hôm nhân đi qua sơn tự xem kính 
Lăng Nghiêm dường như có tỏ ngộ, sư bèn 
đến Khánh Sơn yết kiến Thiên Ấn Viên Tu 
song đã lâu mà không khế ngộ. Năm 24 
tuổi vì bị ép lấy vợ nên sư đêm tối theo 
Pháp Vũ Phật Thạch chùa Lý An, ở Nam 
Giản cạo tóc xuất gia, lại theo hầu Mật 
Vân Viên Ngộ chùa Kim Túc, nhưng 
không khế ngộ, sư trở lại Khánh Sơn một 
hôm nghe gió mạnh thổi vào vách núi mà 
có chỗ tỉnh ngộ, được Viên Tu ấn khả, làm 
truyền nhân tông Lâm Tế. Về sau trụ chùa 
Lý An, rồi dời sang Giáp Sơn, qua lại vùng 
G1ang Đông sư phục hưng các chùa hoang 
phế, an trí đạo lữ là nhiệm vụ chủ yếu. 
Tuổi già trụ Khánh Sơn. Tác phẩm: Nhược 
Am Vấn Thiền sư ngữ lục 12 quyền, Tục 
Tăng Tổn Cáo 20 quyền, Khánh Thất Hậu 
lực 1 quyền. 


THÔNG VI ‡#§ # (1594-1657) 

Thiền tăng cuối đời Minh đầu đời Thanh, 
họ Trương, tự Vạn Như, người G1Ia Hưng 
(Chiết Giang) Trung Quốc. Năm 19 tuổi sư 
vào chùa Hưng Thiện xuất gia thụ giới cụ 
túc. Ban đầu yết kiến Văn Cốc, lần lượt 
tham kiến các bậc danh túc. Một hôm nhân 
xem kinh Lăng Nghiêm dường như có tỏ 
ngộ, sư liền đến chùa Kim Túc tham kiến 
Mật Vân Viên Ngộ song không khế ngộ. 
Một hôm vào thành, ở bên đường thấy 


811 


THÔNG VIÊN 3š 





người chủ mắng đứa ở bất giác toàn thân 
sư nhảy dựng lên mà được đại ngộ. Sau nối 
pháp Viên Ngộ làm truyền nhân tông Lâm 
Tế. Niên hiệu Sùng Trinh thứ 13 (1640) sư 
khai pháp nơi viện Chân Như, rồi sang Tào 
Sơn, đến núi Long Trì, giáo hóa hơn mười 
năm mà tịch. Tác phâm: Vạn Như Vi Thiền 
sư ngữ lục 10 quyền. 


THÔNG VIÊN :ä 

Hiệu của Thiền tăng Vạn Kim, sống vào 
cuối đời Nguyên-đầu đời Minh. X. Vạn 
Kim. 


THÔNG VINH :š # 
Thiền tăng đời Nguyễn, thuộc tông Lâm 


Bị . — Lâm Tế ba phen bị đánh đau điếng, 
ngay nơi lời nói của Đại Ngu liên kiến 
tính«. 





THỐNG LÃNH x# 4# 
Lãnh hội sâu sắc, lãnh ngộ rất sâu. Tiết Tri 
Phủ Cát Đàm Cư Sĩ trong NĐHN q. 20 




































































ghi: »#8 #Ä # HH, Äl LH]: 3E +ùb ‡È fÈ 
7R 3E. 1#: R lễ ñf th ZšJU. Bã lá 
3l ñỊ #U 1. Hƒ ƒ W À 2 ®# 
#đ.. l  ®JF H. W1 2 EH: 
J4 1: lú M. IE BỊ À ĐỀ Bá 2i. À Pế 
lš #*'. 3X Kí fs AÄ )HX ®ÐH‹ 
ME XE: fỊ 243M @ & BA, BÉ 7N 


























f? 4 J Ú) $Ä.. — ›Ông bỗng nhiên 
sảng tỏ, tụng rằng: Phi tâm phi Phật cũng 


Tế, đời thứ 44. Sư quê ở Nhân Kiệt, tỉnh „ y4¿, grước lầu Ngũ Phụng núi cao vúi. 


Hải Dương, miền Bắc Việt Nam. Thuở nhỏ 
sư đến Hàm Long xin cầu xuất gia, thế độ. 
Lớn lên, sư đến Hòa thượng Phúc Điền thụ 
giới cụ túc. Sư tu hành chín chắn, đạo đức 
vang xa. ĐỆ tử rất đông, mỗi vị ở mỗi 
phương hoằng hóa. Kệ thị tịch: 

»Tâm không cảnh tịch việt thánh siêu 
phàm 

Ý nhiễm tình sinh vạn đoan hệ phược. 
Thiên nhân chư pháp tận tại kỳ trung 

Bỉ ngã nhất thể nguyên bản duy tâm«‹. 
»T4m không cảnh lặng vượt thánh siêu 
phảm 

Ý nhiễm tình sinh muôn mối trói buộc 

Trời người các pháp trọn tại trong đây 

Ta người một thể góc chỉ là tâm«. 

Không rõ sư tịch lúc nào và ở đâu. Theo: 
Thiên sư Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


THỐNG BỔNG xš ‡‡ 

Dùng gậy đánh đau điếng. Tiết Dục Vương 
Đức Quan Thiên sư trong NĐHN bo: 12 
gh1: »iẾm Đ — lỗ JH KỆ , X = FPÃI 











Trong bóng nắng xuân bỗng lộn nhào, 
chồn hoang nhảy vào hang sư tức. Ông liền 
trở về Hồ Khâu. Thiên sư Phật Hải ra đón, 
nói: ›Kiến giải về thiển pháp của cư sĩ chỉ 
có thể vào cảnh giới Phật, mà chưa vào 
được cảnh giới mac Ông càng lễ bái 
chẳng thôi. Hải nghiêm sắc mặt, bảo: ›Sao 
chẳng nói sư tử nhảy vào hang chốn 
hoang?‹ Ông liên lãnh hội sâu sắc«. 


THỐT ĐỊA CHIẾT *‡ 3b, 3 

Bất ngờ bị bẻ gãy, ân chỉ lập tức ngộ nhập, 
đốn ngộ thiền pháp. Tiết Ngộ Thập Tam 
Đạo Nhân trong NĐHN dq. 20 ghi: »Ã‡ DỊ 





































































































Ð i1 ñã lữ. & EH ft? BH. 4 0ï È` 
1. 4 #t Íã ‹ 4H 8L HH — H 
/éXH#. 3š #4 HH fH.. Hh lả 5 
El: 7u ZR ## Äf ñỆ . Íổj # ff 3L ME. 
M6 T &ñW, KH 2i mẪ 4 0ñ"? Ti 
EHl: Hề Hh ÿr Hÿ R BÉ. 7ZEEN 3 
ãf fÿ(; đlLM thị EF MỊ BH V 4 ñ 
4H EH Tỉ Tỉ !4Ùb s — Sư thường đem việc tự 





kỷ hỏi các bậc thiền đức, đến lúc Khai 


S12 


THỜI TRUNG 





Thiện trở về liền cất am bên trải am của 
ngài đề hâu hạ. Đêm mùng 8 tháng 3 năm 
Canh Thân, niên hiệu Thiệu Hưng, bỗng 
nhiên sư khải ngộ, khẩu chiếm 1 bài kệ 
trình Thiện như sau: 

Té ra không kẻ hở 

Chạm nhằm liễn sáng rỡ 

Đã là báu ngàn vàng 

Đâu cần bắn chim sẻ? Thiện đáp rằng: 
Khi chọt ngộ nhập thật sung sướng 

Thánh phàm sinh tử chợt mất tiêu 

Dưới ngọn Tiên Cháu cười ha hả 

Chẳng phụ lòng mong mỏi trước kia«. 


THỐT TRÁC về 9% 

Kêu mô. Khi gà mẹ ấp trứng, gà con ở 
trong vỏ trứng sắp nở kêu lên gọi là Thốt, 
gà mẹ mồ vỏ trứng để gà con mau ra gọi là 
Trác. Thiền tông dùng nó để dụ cho Thiền 
cơ tương ứng, cơ phong qua lại. Bải tụng 
»Thốt trác đồng thờI« trong Phần Dương 
ngữ lục gh1: 

?È Rƒ 1E '7- #š ÙJ lễ 

IEZES® ñ #4 %4 

2H đã ñỶ Z ñ ẩn 

lÚỊ {tt tỆ I% #8 ? Hỹ 

»Tùng tiền thủy thủ tiếp sơ cơ, 

Chính thị phồn ngôn miễn vọng tư 

Kñm nhật phụng thi lai thỉnh ích 

Liêu thân thốt trác báo đương thời«. 

»Ngày trước duối tay tiếp sơ cơ, 

Nhiễu lời bày vẽ khỏi vọng suy. 

Ngày nay dâng thơ để thỉnh ích, 

Tạm thời kêu mồ báo đương thời«. 

Huệ Nam ngữ lục ghi: »Ï]ễ]: TE 24 2 Hề 
l. HỆ lẶ 4 ÍE 2: XE BÚ ñZ. ñ 
li ƒE 24 JH hd. Bi lE F — . - Hỏi: 
Thiên sư kiệt xuất chẳng tương ứng, còn có 
cơ phong qua lại thì chẳng phải thiển sư 
kiệt xuất. Đại chúng lên pháp đường thỉnh 









































Sự cùng nhau ván đáp với Thiên sư kiệt 
xuất. Sư liên thòng một chân xuông«. 


THỐT TRÁC ĐỒNG THỜI *‡ # Bị 
t‡ 

Kêu mồ một lượt, tỷ dụ sự phối hợp thiền 
cơ khít khao, nhanh chóng. Minh Giác ngữ 
lục q. 2 ghỉ: »ÀÄ N HH. ÐJ #Š 10 Z 
®*È K2}. HH % 2i 2K H M# I% |H HỆ 
Hẻ. 2š Eä #4 4 # - Hễ người nào bước 
ra khỏi chúng đề bàn bạc, cũng cần phải là 
thiển khách lão luyện. Nếu chưa có con 
mắt phối hợp thiên cơ khít khao nhanh 
chóng, cuối cùng mò bắt chăng được.« 


THỜI LƯU t‡ 

Nhiều, hành loạt thói tục của một thời. 
Khai thi thiền nhân Huy trong MANL ghi: 
»4 th BỊ Hã. 37 xs fEÿÄ. EH Hỹ 3W ÌM 
Ññ.. f7 lÑl R #1 ñ#ủd.. ÿ\ 3% 35 Mì 7E ZE 
X s — Vừa ra khỏi thai mẹ, lập chỉ 
vượt bậc, xa hẳn các thói tục, hành cước 
gặp bậc tri thức, kiên quyết muốn thông 
suốt việc lớn sinh tử.« 

















THỜI THỜI NIỆM NIỆM r‡ ft 4 4: 
Từng phút từng giây. Đoạn TẾ Tâm Yếu 
ghỉ: »EE R Rẻ ấy 4T Số 9Ø] ‡R. 3 
ñØ HÍ fÊ —- lR . — Trong từng phút từng 
giây không thấy tất cả tướng, chớ nhận 3 
mẻ Irước sau«. 


























THỜI TRUNG 
Luôn luôn, thường xuyên, hàng ngày. Tiết 
Hương Nghiêm Nghĩa Đoan Thiền sư 













































































trong NĐHN dq. 4 ghi: »Jủ #6. È 
EE. 3 ⁄Z #E.  H §lU3. # HH 
?R ãX. 1H li '! % HỊ ‡J lĩ. lễ % HH 
1. 1 #f nj H⁄ , SA. mốt 
{ù ñ& # #. là & #Œ: j§ 1U. — Này 


813 


THỜI TRƯỜNG l# E 





huynh đệ, Phật là trần, Pháp là trần, suốt 
ngày chạy tìm, có khi nào lãnh ngộ? Chỉ 
cân luôn luôn không theo tình, tình không 
không gá vật, không nắm lấy điểu thiện, 
không vát bỏ điểu ác, đừng đề chúng bao 
phủ, mới là chỗ học vậy.« 


THỜI TRƯỜNG !‡ & 
Thường xuyên, luôn luôn. Tiết Nham Đầu 
thượng trong TĐT q. 7 N »ấi 6 ÍÑ 
lu JR Â v H Ế TẾ l5 nE v 5 l £§ F7 
#2 Iš. TH ý 4° ÉP — Nếu là 
người lãnh ngộ Đi ÿ, fự biết thực tế vận 
dụng thiển pháp, mỗi hành động thảy đêu 
dứt khoát, luôn luôn điềm tĩnh.« 














THỜI UẤT t‡ #‡ (1303-1381) 

Thiên tăng cuối đời Nguyên đầu đời Minh, 
họ Kim, tự Vạn Phong, người Lạc Thanh 
(Chiết Giang) Trung Quốc. Sư xuất gia 
thuở nhỏ, 11 tuổi đọc kinh Pháp Hoa có 
tỉnh, liền vào Hàng Châu thụ giới cụ túc. 
Sau đó yết kiến Hỗ Bào Phổ Thành, Phổ 
Thành dạy tham thoại đầu »không phải 
tâm, không phải Phật, không phải vật«, 
chán nản vì không sở đắc nên sư đến chùa 
Phật Chỉ núi Đạt Bồng, Minh Châu (Ninh 
Ba, Chiết Giang) ngày đêm tham cứu. Một 
hôm nghe Tông luật sư, chủ chùa cử công 
án »Quy Sơn đạp ngã tịnh bình« chợt đại 
ngộ. Sư đến núi Phục Long tham kiến 
Thiền sư Nguyên Trường được ấn chứng 
làm Thủ tọa, trao cho pháp y làm truyền 
nhân tông Lâm Tế. Sau sư đến núi Đặng 
Úy, Tô Châu sáng lập chùa Thánh Ân, 
thiền lữ bốn phương tụ hội đông đảo không 
đủ chỗ ở, đạo phong hưng thạnh suốt 30 
năm. Sau khi tịch, đệ tử Phổ Thọ v.v... 
biên tập Vạn Phong ngữ lục. 


THU SÁT 1£ #t 

Kết cục, kết thúc. Tổng Môn Võ Khó ghi: 
»i# HI  Z JH ƒƑ ff[.. bử {th Íã Jš l 
J3 ® #% 4 tị Ết RE. 1H K f5 J# ! 
jJ— fñ Plết ƒ ‹ na 
#K ft # W ất. 0H fỊ Bà ÍS MÀ o¿ 
Trưởng lão Mật Ấn bón năm trước là như 
thế, cho đến khi tới Kim Sơn thăng tòa 
cũng chỉ như thế. Làm một hiệp xong, lại 
làm thêm một hiệp nữa, cứ làm mà không 
kết thúc, làm sao giúp được người?« 

















° 





ll 
ll 














° 




















THÙ GIÁ Ø 4# 
Cho biết giá tiền. Tiết Tín Tương Tông 
Hiển Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »ÍfJ 





























tị đế — #§ ®& Z#. 1# ®% Hữ ÑM lÄ. 
li 7F đñï TẾ †H MW. — Ngưỡng Sơn đem 


một thỏi vàng ra, bảo người thợ kim hoàn 
cho biết giá tiền, ông ta cũng cho giá«. 


THÙ TƯỢNG TỰ #3 ?# ‡ 

Ở phía tây nam phố Dương Lâm, thị trấn 
Đài Hoài, Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây, 
Trung Quốc, là một trong năm đại thiền tự 
của Ngũ Đài Sơn. Do trong chùa thờ tượng 
Văn-thù nên có tên »Ihù Tượng Tự«. 
Được xây dựng vào đời Đường, khoảng 
niên hiệu Diễn Hựu (1314-1320) đời 
Nguyên xây dựng lại, sau đó bị lửa thiêu 
hủy. Niên hiệu Thành Hóa thứ 23 (1487) 
đời Minh xây cất lại. Phía trước là Sơn 
môn, Thiên vương điện, hai bên là Lang vũ 
phối điện, phía sau là Thiền đường, 
Phương trượng thất. Chính giữa là Văn-thù 
các thờ Bồ tát Văn-thù cưỡi sư tử xanh, 
cao 0m, sau lưng khám là »Tam Thế Phật« 
(Thích-ca, Dược Sư, Di Đà), hai bên treo 
500 La hán, toàn bộ tượng Phật đều được 
người đời Minh nặn đắp, công nghệ tỉnh 
xảo, hình tượng tú mỹ. 


814 


THỦ ĐOAN #Ÿ 3ñ (1025-1072) 





THÙ XƯỚNG ñð† "8 

Dùng cơ Hát: đối đáp qua lại. Bích Nham 
lục ghi: »JW ñB 2#? #4 7Ÿ Jƒ.. Z ÏÏ Í§ 3M 
Rl =À‹ m LI Hh Z8 4th BM R {E {l' 
BE? — Lời nói này nếu không có gì kỳ đặc 
thì 3 vị Ván Môn, Bảo Phúc, Trường 
Khánh tỉ mỉ thù xướng với ông ta làm gì?« 


























THỦ # 
1. Cách. Tiết Đan Hà Thiên Nhiên Thiền 
sư trong ĐỌMT q. hạ ghi: »Š# | j# M5 Iị 


đến yết kiến, thưa rằng: Hòa thượng Tào 
Sơn rất lạ lùng. Sư nói: Phủ Châu cách 
Tào Sơn bao nhiêu dặm ?« 
3. Cần phải, Hãy (k. ng., trợ từ đặt ở sau 
động từ) biểu thị ngữ khí khuyên răn, dặn 
dò. Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: »ÍlJ 
Z: X8 # — Bä l ÄZ‹ — Sư 
: Đại chúng! Cân phải xem vị thiên 
khách này«. 
Triệu Châu Tùng Thâm Thiền sư trong 
NĐHN dq. 4 ghi: »|ñ]: 1l fhị 2ý # th 

















lở ff #í. II Eí jã H\ Bí la BỊ HH. ĐT 
ñH fú "J 2Ñ ðí ýR. HỈ l§ Zi HE. 8 
JÈ # th. -— Bình thường sư kiềm chế 
hành động của thị giả Nam Dương, và ắt 
phải bắt lấy Nam Dương Quốc sư. Cái gọi 
là giương cung cân giương cứng, dùng dáo 
phải dùng dáo dài, là cách này vậy.« 

2. Thủ đoạn. Tiết »Nghệ ngôn« trong 













































































# ? HH El: + HW Ll. - Hỏi: Cái gì là 
vật báu trong đấy? Sư đáp: Hãy ngậm 
miệng«. 





THỦ CƯỚC ‡ ## 

1. Bản lĩnh. Bích Nham lục q. I ghi: »Sj 
đ HỊ ññj À 4 T ll. — Hữ #R Ñj 2 JU 
Ñl Hị. — Có thể nói: Tuyết Đậu rất có 

































































NHỌL q. 29 ghi: »JÝ, J¿ \ ññl ñữl fñ| fl| , bản lĩnh sẽ cùng một lúc tụng ra cho ông«. 
— 3* Mã. J4 f1 8 X2 BH. l ø Thủ đoạn. Bích Nham lục q. 1 ghi: »‡? 
ÀAJhZ #4. 3Í Ê %4 Z +. lũ f# 1. kẽ 
lã 7g Z ñ (lề RE ŸJ #4 ƒ li RA 4 2È +. Sð A28 K#fNl. 2N 
ñJ RÈ šÄ. ) — Hai người này rối rắm quá R§ X Bl R§ ÁN Jã . — Nếu là người ve 





lắm, giống nhau ở chỗ linh lợi. bà gìa có 
nẻo lên trời, vị tăng có đường xuống đất. 
Bà già có thủ đoạn đuổi voi, vị tăng có 
mưu kế bắt cọp. (Đây là bình về công án 
›Bà già đốt am‹).« 


THỦ ït (k. ng) 
1. Tuân theo, nghe theo, theo. Lâm TẾ ngữ 























lục ghi: »3l ỳ#. HX 1Ú\ {l lH J.. 2 R: i 
1L fli ĐH. — Chư đạo hữu! Theo chỗ thấy 


của sơn HP các ông có thể cắt đứt những 
đấu Báo thán Phát, Hóa thán Phát. 
2. Khoảng cách. Huyền Sa lạ Bị Thiền Sư 




















trong NĐNN q. 7 ghi: »z# ñã Hí Z ñý 
JJEI: #í Ilị 4H li # ñ lŠ› HH E1: 
‡t | HX #f lị Ít HH? — Vi giám quân 




















thiển lão luyện đến chỗ này, cần phải có 
thủ đoạn đuổi trâu của người cày, đoạt 
cơm của người đói, thì mới thấy được chỗ 
vì người của Mã đại sưự«. 

3. Vai, nhân vật. Tiết Thần Đảnh Hồng 
Nhân Thiền sư trong LĐHY q. 12 ghi: 
»|ã]: DL Rý Šï jâ Hữ #H f#J? ÍH z: #*Ị 
ñh va 1 5. 2: 3E 7 ÚHỊ fJ? HỤ 
+: TRÍf§ # & ìš # ll. - Hỏi: Lúc 
một đáo một ngựa thì sao? Sự nói: Thân 
Đảnh đánh trồng rút lui. Hỏi: Rốt cuộc ra 
sao? Sư đáp: Tưởng ngươi chăng phải là 
nhán vật này«. 


























THỦ ĐOAN # 3# (1025-1072) 
Thiền tăng đời Tống, họ Chu, có thuyết nói 


815 


THỦ KHÂM * #4 





họ Cát, người Hành Dương (Hồ Nam) 
Trung Quốc. Thuở nhỏ sư giỏi văn 
chương, không thích trần lao. Năm 20 tuôi 
theo Trà Lăng Nhân Úc xuất gia, sau khi 
thụ giới cụ túc tham kiến Thiền sư Dương 
Kỳ Phương Hội được tỏ ngộ, theo hầu hạ 
nhiều năm kế thừa pháp hệ. Năm 28 tuổi 
sư trụ trì chùa Thừa Thiên, Giang Châu 
(Cửu Giang, Giang Tây), sau lần lượt trụ 
các chùa Pháp Hoa, Long Môn, Hưng Hóa, 
Hải Hội v.v... Lòng can đảm và trí tuệ hơn 
người, người học rất kính sợ. Đệ tử nối 
pháp có Pháp Diễn v.v... 12 người. Tác 


phâm: Bạch Vân Thủ Đoan Thiên sư ngữ 


lục 2 quyền, Bạch Vân Thủ Đoan Thiên sư 
quảng lục 4 quyên. 


THỦ KHÂM # # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại; nối pháp Thiền sư 
Hộ Quốc Thủ Trừng, thuộc tông Tào 
Động. Sư ở chùa Trí Môn tại Tùy Châu 
(nay thuộc tỉnh Hồ Bắc). 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Hòa thượng? Sư đáp: Trên ngạch không 
găn bảng. Lại hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ 
Ấn Độ sang? Sư đáp: Đem lửa đốt trời 
thêm nhọc sức. Hiệu: Viên Chiếu Đại Sư. 


THỦ NHÂN # + 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Tuyển 
Châu, Trung Quốc, nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Ban đầu sư ở viện Thượng Phương, 
chùa Hưng Giáo, Đông An thuộc Tuyển 
Châu, sau đời đến viện La-hán ở Chương 
Châu (nay là huyện Chương Phố tỉnh Phúc 
Kiến), rồi dời đến chùa Báo Ân. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Báo Ân? Sư đáp: Không có chỗ cho ngươi 
đề mắt. 


THỦ NHÂN XỬ PHÂN ƒt ^. j#Š 2- 
Tùy theo sự sắp đặt của người khác. Phần 
lớn chỉ cho các vị tăng chưa rõ được tự tâm 
là Phật, đi đến các nơi tìm cầu thưa hỏi 
một cách mù quáng. Tiết Bảo Phúc Hòa 
thượng trong TĐT q. 11 ghi: »# f# lỗ]: 
FE lệ Á 3. — MÃ 2} HỊ. 3# J## H 
2%. đã fỊ 1 7X? HH: L ẤT lữ 
I # f l %? l =: ® Ø9. 
+3: # Hý lý ! 9% B 3€ HU Á l2 ¿ — 
Có vị tăng hỏi: Ngài Ma-đằng vào đất 
Hản, một tạng kinh rõ ràng, Tt ồ Đạt-ma từ 
Ấn Độ sang đem cái gì chỉ dạy? Sư đáp: 
Việc hành cước của Thượng tọa là gì? 
Tăng nói: Chẳng hội! Sư bảo: Hãy lãnh 
hội đi! Chớ cam tùy theo sự sắp đặt của 
người khác«. 





























THỦ NHẤT # — 

Thiền tăng đời Tống, họ Thâm, người xứ 
Giang Âm (nay thuộc Giang Tô), Trung 
Quốc. Thuở bé sư sùng mộ Phật pháp, quy 
Vy VỚI Thiền sư Huệ Lâm Tông Bản, nối 
pháp Ngài thuộc tông Vân Môn. Sau đó sư 
trụ trì chùa Bản Giác ở Tú Châu (nay là 
huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang). 


THỦ NỘT *$ # 

Thiên tăng đời Ngũ Đại, họ Lâm, người xứ 
Phúc Châu. Sư tham yết Thiền sư Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn và đắc pháp. Khi ra 
hoằng pháp sư trụ viện Hòa Long Thọ 
Xương tại Trì Châu (nay là huyện Quý Trì, 
tỉnh An Huy). Hiệu: Diệu Không Thiền sư. 


THỦ OAI # ÿ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Phúc 
Châu, Trung Quốc. Sư tham vấn Quốc sư 
Đức Thiều ở núi Thiên Thai được ý chỉ và 
nối pháp ngài, thuộc tông Pháp Nhãn. Sư 


S16 


THỦ TÍNH ïÿ }+t 





trụ viện Quảng Bình ở Phúc Châu. Có vị 
tăng hỏi: Thế nào là gia phong của Quảng 
Bình? Sư đáp: Ai chăng thọ dụng? Hiệu: 
Tông Nhất Thiên sư. 


THỦ PHỤNG #t $- 
Đón ý cho vừa lòng người khác; bợ đỡ; 
nịnh hót. 7ô Ông Môn Võ Khó ghi: »ƒt 3# Ta 



























































Xị HH JJ mù BH PT F* 2š: EH 2K XẾ f IƑE 
2 li 1 , # 3í š§ $E JW BI. #25 EI 
Øđ.. NHI #í Ƒ] #3. 2x: 3-2 
+cxXx®<«X:‹ Z#AÀA #1. #t ñã ñ DỊ 
# tH. - (Thiển sự Đâu Suất Tùng 


Duyệt) nói với Thủ tọa rằng: ...... tôi nghe 
Trương Vận Sứ chẳng bao lâu sẽ ghé qua 
đây, tôi định nói với y một lời thống thiết; 
nếu y chịu hôi đầu ấy là việc may cho môn 
phong của ta. Thủ tọa thưa: Hạng sĩ đại 
phu ngày nay quen được người bợ đỡ, con 
e rằng y sẽ nổi giận mà sinh ra nhiều việc 
khác nữa«. 


THỦ QUÝ # # (1290-1361) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Chân, tự Vô 
Dụng, hiệu Thủy Am, người xứ Phố Giang 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 
Năm 18 tuổi vào núi Khang Hầu làm tăng. 
Ban đầu sư tham vấn Thiền sư Thiên 
Nham Vô Trường, bỗng nhiên khế ngộ. 
Tiếp đến sư tham yết các vị danh tăng như 
Trung Phong Minh Bản... và nói: »Ngàn 
sông tuy có khác nhưng mặt trăng sáng chỉ 
có một, từ nay về sau tôi không còn nghỉ 
nữa«. Niên hiệu Chí Thánh thứ 10 (1350) 
sư trụ trì chùa Thiên Long ở Hàng Châu. 
Về sau, sư lui về ở ấn nơi am Ứng Mộng 
tại Gia Hưng (nay thuộc Chiết Giang). 


THỦ SƠ * 3 (910-990) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Phó, người 


Phượng Tường, Thiêm Tây, Trung Quốc. 
Sư nối pháp thiền sư Văn Yến, thuộc tông 
Vân Môn đời thứ 2, trụ thiền viện Đồng 
Sơn chùa Đường Đức ở Tương châu (nay 
là huyện Cốc Thành, tỉnh Hồ Bắc). Thụy: 
Tông Huệ Thiền Sư. Có ngữ lục lưu hành 
ở đời. 


THỦ SƠN # ;› 
Hiệu của Thiền tăng Tỉnh Niệm, đời Tống. 
X. Tỉnh Niệm. 


THỦ SƠN TỈNH NIỆM THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC # › 3 4 3# Íf ‡# # 

Gọi đủ: Nhữ Châu Thủ Sơn Tĩnh Niệm Hòa 
thượng ngữ lục. Còn gọi: Thủ Sơn Niệm 
Hòa thượng ngữ lục. Ngữ lục, 1 quyên, do 
Thủ Sơn Tỉnh Niệm soạn vào đời Tống, 
được xếp vào »Cổ Tôn Túc ngữ lục« quyền 
8, Tục Tạng kinh tập 118, trang 242. Nội 
dung bao gồm các ngữ yếu thượng đường 
thị chúng của Tỉnh Niệm lúc đầu ở Thủ 
Sơn, kế đến trụ viện Quảng Giáo, còn có 
lời thượng đường ở Bảo Ứng Nam Viện, 
Tiểu tham thị chúng, 12 câu hỏi đáp đại 
ngữ ở Cảnh Thanh, Khám biện, Thị chúng 
kệ tụng, Tứ tân chủ tụng... 


THỦ THỨ NGỮ ƒt # ‡# 

Lời nói bộp chộp, câu thả. Phần Thị Chúng 
trong Lâm Tế lục (Đại 47, 498 trung) ghi: 
»34 HX X ñH M ññ Jj +2 HỊ HI #Ý IñỊ Ƒ] 
lf.. 1 ffữ Xi ft 1l. — Đạo lưu! Chó nói 
ấu rằng ta hiểu thiển hiểu đạo mà bị Thiên 
sư vạch mặt< 





THỦ TÍNH t ‡‡ 
Vừa ý thoải mái, tùy thích. Tiết Tây Thục 
Nhân Vương Khâm Thiền sư trong 


GTPĐL q. 25 ghi: » †E #IH Mú N 5ú 























S17 


THỦ TỌA Tí 





hÈ.V đổ Ff †T[ ẤvJMẨM, 2: BE, 
HỊ EE. — Hòa thượng Thủ Tính hê gặp 


rắn đều đập chết vất đi và nói: Thủ Tính 
tùy thích!« 

Tiết Văn Môn Văn Yến Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 15 ghi: »ìr H li ft JL + 
Jj M WR. Bí 2 nH lÝ fỦ šS. Í6 
lỊ. #4 # W Er. ®#? ì lễ Ì. 
Đ! 1# 5! Jñ # 35 X JHÍĐ. 3X 


























Tí 
lý ĐE ìM HƑ. — Gần đây các sư tăng đi 
lên miền Bắc nói lễ Văn-thù, trở về miễn 
Nam bảo hành hương Hành Nhạc, hành 
cước thế ấy chỉ là danh tự Tỳ-kheo, uống 
hưởng dụng của tin thì Khổ thay! Khổ 
thay. Khi bị hỏi đến thì tối tắm như dâu 
hắc, chỉ lo tùy thích qua ngày«. 








THỦ TỌA # # 

Tăng tham thiền, đứng đầu các vị tăng 
trong tăng đường. Đây là người gương 
mẫu của tùng lâm, làm con mắt trí huệ soi 
sáng cho trời người. Nếu tăng đường phân 
làm 2 nhà thì có Tiền đường Thủ tọa và 
Hậu đường Thủ tọa. Pháp Diễn ngữ lục. q. 
thượng ghi: »iŠ X Ƒ +: m # X#  . 
f\lÈ. Tí Rk Ä XÃ 3H ññ ñH 3%. Đ HÚ 
JỦ Jj lg *. — Sư chấp tay, nói: Tháng 
giêng ván còn lạnh, ngưỡng mong Thủ tọa, 
đại chúng cho đến các vị Trỉ sự, tôn thể 
sinh hoạt hằng ngày vẫn khoẻ mạnh«. 


















































» hi 











THỦ TRÁC # -# (1064-1123) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trang, người 
Tuyển Châu Phúc Kiến, Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư Duy Thanh, thuộc tông 
Lâm Tế đời thứ 11, phái Hoàng Long đời 
thứ 4, trụ các ngôi chùa nổi tiếng như: Cam 
Lộ ở Trấn Giang, Sùng Phúc ở Nghỉ 
Trưng, Thiên Ninh ở Dương Châu, viện 
Trường Linh chùa Thái Bình (tại Nhạc 


Dương, Hồ Nam). Có hiệu là Thiết Diện 
Trác. Tác phâm: Thi kệ và Trường Linh 
Thiên sư ngữ lục. 


THỦ TRUNG # 3# (1275-1348) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Hoàng, hiệu 
Đàm Phương, người xứ Nam Khang (nay 
thuộc Giang Tây) Trung Quốc. Sư xuất gia 
năm 12 tuôi. Ban đầu nghe kinh Pháp Hoa 
có tỉnh rồi tham vấn Thiền sư Thiết Sơn 
Quỳnh, Mông Sơn DỊ, Hồ Nham Phục, sau 
cùng yết kiến Thiền sư Ngọc Sơn Ấn và 
đắc pháp. Sư trụ chùa Long Tường ở Nam 
Kinh, rồi dời đến Tưởng Sơn. Chăng bao 
lâu, chùa bị hỏa tai, sư quyên góp để sửa 
chữa. Nguyên Văn Tông lúc còn làm Phiên 
Vương, từng giao du với sư. Sau khi lên 
ngôi, Văn Tông nhiều lần cúng đường và 
ban cho sư chức Đại Phu. 


THỦ TƯỚNG ĐẠI SƯ # 3 % Íƒ 
Thiền tăng Quy Bản đời Ngũ Đại, có mười 
ngón tay thon nhỏ và dải, đặc biệt hơn 
người nên có hiệu là Thủ Tướng Đại Sư. 
X. Quy Bản. 


THỤ Á '# # (412) 
Nằm dọc trám vào. Tiết Phù Sơn Viên 
Giám Thiền sư trong NGCTT q. 2 ghi: »*†l 
































{l\ —- Jj Ji ® HE ## 3. #šế #4 L „ 
lãi. Fš Hữ — 8 HR EZ m¡ [4H HH Rễ 
ÑŨ 7E HH. — Một ván cờ tiên âm thẩm bày 


ra trên bản, trên nẻo cơ phong xung qua 
cửa ải; con mắt thứ ba của Tự Tại Thiên 
nằm dọc trám vào vâng trán, ở trước đầu 
lâu mắt khả năng chiếu soi.« 


THỤ KHỞI TÍCH LƯƠNG '*# 3£ 3 


z2. 
4 


Phấn chấn tinh thần, lập định chí hướng. 


818 


THUẦN CHÂN ##. E (2-1101) 





Tiết Bảo Hoa Phố Giám Thiền sư trong 
NĐNN q. 17 ghi: »4* #1I Để bã RB #. 























JlU ft H. # Hlñ . 7Ø 
JXÄ.\ HYÝổ T3. jäHKi #PFE 
TẾ 3 lHH v 2R E HE SA X ĐẾẾ. - 


Chẳng bằng trừ sạch trần duyên, lập định 
chí hướng phấn chấn tỉnh thần tham cứu 
đến chỗ thấu triệt, đạt được trạng thải 
hoàn toàn tỉnh ngộ, rồi vào trong rừng múi, 
bên dòng suối để nuôi lớn thánh thai, mới 
chẳng uống công trời người cúng dường«. 


THỤ PHẤT NIÊM CHÙY # 3ÿ ‡ 3£ 
Giơ dùi dựng phất là động tác mà thiền sư 
thường dùng đề ứng cơ, chỉ chung cho việc 
lập bày thiền cơ. Đáp Cư sĩ Phán Lưu Kinh 
Thần trong NĐHN q. l6 ghi: »7X 3š EE 
%\L. TT jmD 2. 23 25 Ø|ÙÉ.v #4 # 
[] K£. jẽ 5m MB H 2 JH. 5$ 
†H. BR fT Hệ ÍT Mộ. 5 Đỳ ih BH: — 
Sáu cảnh đã xòe, ngàn hoa khoe đẹp. Phán 
chia tông phái, mỗi tông phái có môn đình 
riêng. Vì vậy họ lập bày thiền cơ: hoặc 
nhướng mày chớp mắt, đánh quyển, giơ 
ngón tay; hoặc sử dụng cây gậy, tiếng hét, 
giơ dùi dựng phát«. 

















THỤ TỨC 1% # 

Xôn xao, ồn ào. Tiết Hùng Nhĩ Từ Thiền 
sư trong NĐHN dq. 14 ghi: »IlI f† 2 H lãi 
bẻ đt K. 1ã 35 j4 HỆ 3 Mị. 3% tHỊ 




















đã ði 2 HH, S8 # — HH li bí HH , 
EỊ| ÿ¿ ÑE lệ # 2 {ÙU. 32 ft. 3 lĐ 





HỊ , ÿ¿ 7E % R§ ñ MmỊ HQ. 3 3U ?j X 
H Xa. H ƒS ìf M X HỊ H? - Hôm 
nay sơn tăng tung cút vãi đái, đái bên này 
¡a bên kia, cười ha hả khắp núi Đông núi 
Tây. May mắn gặp được một mảnh đất mát 
mẻ vừa rồi bị núi Hùng Nhĩ làm nhiễm ô 
ấi. Làm nhiễm ô nó chớ đừng gây ôn ào, 











trâu đát ngựa gỗ kêu rồng mãi. Tuy tội lỗi 
ngát trời nhưng chớ bàn luận đên, ngày 
nào mới được trong sáng lại?«. 


THUẤN ĐÔ TÔNG # 
1426) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Thuấn, hiệu 
Nhược Ngu, người xứ Tứ Dương, C1ang 
Tô, Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Thiên 
Khánh Nghĩa Nhượng, đời thứ 24 hệ 
Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Linh Cốc ở 
Nam Kinh (Nam Kinh, Giang Tô). 


ấP ẩặ 4 (1340- 


THUẦN CHÂN # #' (?-1101) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Tỷ-ni-đa- 
lưu-chi đời thứ 12, nối pháp Thiền sư Pháp 
Bảo. Sư họ Đào quê làng Cửu Ông, huyện 
Tế Giang (tức huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên ngày nay). Sư thuở nhỏ thông 
thạo kinh sử, đi đến đâu bọn Nho sĩ tranh 
nhau theo về. Chẳng bao lâu, sư mở tung 
được cánh cửa áo diệu, tla sáng giác ngộ 
xuất hiện. Từ đó, sư trụ trì chùa Hoa 
Quang, làng Tây Kết, Thượng Nghỉ. Tùy 
người đến thưa hỏi, sư phát huy tông chỉ, 
dẫn dắt những kẻ mờ tối. Ngày 7 tháng 2 
năm Át Dậu nhằm niên hiệu Nguyên Phù 
thứ I đời Lý Nhân Tông (1101), sư báo tin 
sắp tịch. Có đệ tử là Bản Tịch vào thất thưa 
hỏi thêm, sư nói kệ dạy: 












































I P ?ñ tt. f"J Bt #í ®& ỳŸ 
# R2 MU. P2 M M 





»Chân tính thường vô tính 

Hà tăng hữu sinh diệt 

Thân thị sinh diệt pháp 

Pháp tính vị tằng diệt«. 
»Chán tính thường không tính 
Đầu từng có sinh diệt 

Thán là pháp sinh diệt 

Pháp tính chưa từng diệt«. 


8io 


THUẦN NHẤT THIỀN SƯ #ù — Xš li 





Nói xong sư thị tịch. Phụ Quốc Thái Bảo là 
Cao Công trông nom việc hỏa thiêu và 
dựng tháp. Theo: 7!iển sư Việt Nam của 
HT. Thanh Từ. 


THUẦN NHẤT THIỀN SƯ #& — #3 
ñp 

Hiệu của Thiền tăng Toàn Phó đời Ngũ 
Đại. X. Toàn Phó. 


THUẦN TỲ TƯƠNG BÁN #š # 3ñ 
+ 
Nửa ưu nửa khuyết. Tiết đề Nghệ Ngôn 

































































trong NHQL q. 30 ghi: »‡‡ ?? ‡ £f Ấï 7N 
TẾ , i# BỊ # A W # TR 3lff >.. & 
%5. (#7) li.  Z 
x#m& #42. Tá th ® fí. 2 ấm 
4 ‡E v HỊ RỆ 3W HH. HA 8# Hà 
%V 3E E 1E RỦš IE É Df BU #I 
{H,;)-:< Hồng Giác Phạm viết được 6 kiểu 


chữ, Đạt Quan lão nhân rất thích nên khắc 
bản lưu hành. Ngoài chỗ được ưa thích đó 
ra, nó chỉ là Văn Tự Thiển mà thôi. Thứ 
chữ điêu luyện này quả là của hàng danh 
gia, trong chư tăng ít có, nếu luận về Phật 
pháp thì nửa ưu nửa khuyết. Người thể 
gian ta thích văn tự này nên kính trọng 
Phật pháp của sư, ngoài chỗ đó ra đâu biết 
gì hơn«. 


THUẬN CHI !§ 3 (825-910) 

Thiền tăng đời Đường, họ Thôi, người Tân 
La (nay là Triều Tiên). Vào niên hiệu Đại 
Trung thứ 12 (858) sư theo sứ giả Tân La 
đi thuyền đến Trung Quốc, tham vấn 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch và đắc pháp, thuộc 
tông Quy Ngưỡng đời thứ 3, phái Ngũ 
Quán Sơn (Triều Tiên) đời thứ 1. Sư hầu 
Thầy được 10 năm rồi về nước, ở Ngũ 
Quán Sơn hoằng truyền thiền pháp Nam 


Nhạc. 


THUẬN ĐỨC ĐẠI SƯ !l§ /& % 
Hiệu của Thiền tăng Đạo Phó, đời Ngũ 
Đại. X. Đạo Phó. 


THUẬN THẾ !lñ +ˆ 
Còn gọi: Thuận hóa. (Tăng nhân) thị tịch, 
mất. Tiết Nam Tuyển Hòa thượng trong 
TĐT q. 16 ghi: »ili 3X HH †H Eÿ, #4 Z 
—EŒzx: H#. 5 TÍN + 
#4 Hị C Ã Bí Z8 I lú Z RỈ 7š ) Ø L 
9 ¿ — Lúc sư muốn thị tịch gọi Đệ nhất 
tọa lại, bảo: Sau khi ta qua đời, điều kiện 
thứ nhứt là không được làm bắn đâu của 
Vương lão sư (là tên gọi của Hòa thượng 
Nam Tuyển) .« 

Tiết Ngũ Thế Linh Mặc Thiền sư trong 
NĐNN q. 3 ghi: »7ú Ä#ll -[- —° #£ — 















































Ni | 











=H:‹ * 3 #ìm , # X 
EH: . . . ã %. ® ở l {t.. ¬v 








Niên hiệu Nguyên Hòa thứ I3 (804), tháng 
3, ngày ' 23, sư tắm gội, đốt hương, ngồi 
ngay ngắn, bảo chúng rằng... Nói xong, sư 
bỗng nhiên thị tịch.« 


THỤC 3j 

Đánh, đấm. Tiết Khung Long Trí Viên 
Thiền sư trong NĐHN q. 12 ghi: » [- 3í : 
*l Š§ 4 ấn BH. ft S#f H ml. 4í lỊ 
‡H HỦ ã. 3t Bở Hị = #Š. Ä Ấ H 
1l. jã H J# 1l? 2 3 lá ÑU th fế 
HH v — Sư thượng đường nói: Phúc Trăn 
(pháp hiệu của Trí Viên) không nói thiên, 
vô sự dậy trể tràng. Ai hỏi Tổ sư ý, bị đấm 
ba thoi liên. Thử hỏi đại chúng vì Sao như 
thế? Vì chăng nên quấy râầy giác ngủ của 
Sơn tăng!«. 



















































































THUNG DUNG AM LỤC # 3 /# 


82o 


THÚY VI TỰ *%š ?⁄ 3£ 





%k 

Gọi đủ: Vạn Tùng Lão Nhán Bình Xướng 
Thiên Đồng Hòa thượng Tụng Cổ Thung 
Dung Am lục. Niêm tụng bình xướng, 6 
quyền do Vạn Tùng Hành Tú soạn vào đời 
Nguyên, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 
48, trang 226. Đệ tử của Hành Tú là Da 
Luật Sở Tài lúc đi theo Thành Cát Tư Hãn 
để chỉnh phục các nước phía tây, do tỏ 
lòng thương cảm khi phải rời xa thầy, 
nhiều lần ông ta gởi thư thỉnh Hành Tú 
bình xướng các bài tụng cổ của Thiên 
Đồng nên Hành Tú ở am Thung Dung chùa 
Báo Ân tại Yên Kinh soạn sách nảy. Vào 
đời Nguyên Thế Tổ thứ 8 (1213), sách 
được gởi sang Tây Vực cho Da Luật Sở 
Tài. Năm kế, Sở Tài viết tựa. Sách này là 
do Thiên Đồng Chính Giác dựa trên cơ sở 
100 tắc công án để làm tụng cổ và do Hành 
Tú thêm phần bình xướng mà thành . Mỗi 
tắc gồm 6 phần: 

I. Tiêu đề: như tắc thứ nhất: »Thế Tôn 
thăng tòa«, tắc thứ 2 »Đạtma quách 
nhiên«... 

2. Thị chúng: do Hành Tú làm, đặt ở trước 
công án, có tác dụng đưa đường dẫn lối. 

3. Nêu ra công án. 

4. Dẫn lời tụng của Chính Giác. 

5. Trước ngữ, do Hành Tú viết, đặt ở dưới 
mỗi câu của lời tụng của Chính Giác và 
công án, giống như là lời phê kế bên. 

6. Bình xướng chính văn là do Hành Tú 
làm, chia ra để ở phần công án và sau lời 
tụng của Chính Giác, dùng chữ »Sư nói« 
để dẫn ra, đa số lấy 2 câu thơ làm lời kết, 
như tắc thứ nhất kết như sau: 

»Ân cần vi giải đinh hương kết, 

Phóng xuất chi đầu tự tại xuân«. 

(Ân cần tháo mở bó đỉnh hương 

Đầu cành chợt nở đóa tự tại). 


Bình xướng là Hành Tú giải thích và bình 
luận về công án cùng kệ tụng đã nêu . 


THUẾ Y &, % 

Áo lông. Bài thơ »Thạch Thất« của Huyền 
Quang (thiền sư Việt Nam) ghi: 

* lil 4 % ®I 3 ft 

— #  &% Ấ jX 2E 

đi 4: Xã Jš ẤŠ : % 
lũ 2š TH ñỦ H = “Ẽ 
»Bán gian thạch thất hòa vân trụ 
Nhất lĩnh thuế y kinh tuế hàn 
Tăng tại thiền sàng kinh tại án 
Lô tàn cốt đốt nhật tam can«. 
»Nửa gian nhà đá lẫn trong mây 





























Một mảnh áo lông khỏi lạnh này 
Tăng ở trên giường, kinh tại án 
Trong lò củi tắt, sảng rạng ngày«. 


THÚY NHAM HÂN # # # 

Thiền tăng Tùng Hân đời Ngũ Đại ở Thúy 
Nham, Xử Châu (nay là Lệ Thủy, Chiết 
Giang), Trung Quốc, được người đời gọi là 
Thúy Nham Hân. X. Tùng Hân. 


THÚY PHONG # # 
Hiệu của Thiền tăng Đức Sơn, đời Minh. 
X%. Thúy Phong. 


THÚY VI TỰ # # 3 

Chùa ở núi Chung Nam tỉnh Thiểm Tây, 
Trung Quốc, vốn là cung Thái Hòa do 
Đường Cao Tổ xây dựng vào niên hiệu Vũ 
Đức thứ 8 (625), sau đó bỏ hoang phế. 
Niên hiệu Trinh Quán thứ 21 (647) Đường 
Thái Tông ra lệnh phục hưng, gọi là cung 
Thúy VI. Khoảng niên hiệu Nguyên Hòa 
(806-820), cung được đổi thành chùa, gọi 
là chùa Thúy Vi. Thiền sư Vô Học, đệ tử 
của ngải Đan Hà Thiên Nhiên từng trụ trì 


821 


THÙY ĐƯỜNG # 32 





nơi đây. Niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc 
thứ 3 (978), chùa được đổi tên là »Vĩnh 
Khánh Tự«. 


THÙY ĐƯỜNG # # 
Dưới mái hiên của căn nhà lớn. Tiết Thị 
Linh Tri Hòa Am Chủ trong NĐHN dq. 18 


⁄>» 








ghi: »7ủ HE ï ïš 44 ft 3í. jZ fÑ. 42 
R} ã ZL. ñlf£ H H 3ï : — Thuở 





nhỏ sư có lần đang tọa thiển dưới mái hiên 
của căn nhà lớn, thình lình nhà sáp, cha 
mẹ nghĩ rằng sư chắc chết, nhưng sư nhắm 
mắt ngôi như không có việc gì xảy ra«. 


THÙY HÓA # 4È 

GIáo hóa; dạy bảo. N?ư Tịnh ngữ lục q. 
thượng ghi: 

*® Ä\ 3E 1t. 1t ?E 2E 

2E Hi lãi ïƒ f1 % 

ẤI| ÑJ RE RE JÀ 1E ñữ 

đi 4> ?X Rx + HỆ 5 

»Chí nhân thùy hóa vô sinh tử 

Thị hiện Diêm-phù hữu khứ lai 

Sát sát trần trần thành chính giác 

Hoàng kim bảo điện ngọc lâu đài«. 

»(Bác) chí nhân dạy người không (còn) 
sinh tử. 

Thị hiện (ở) Diêm-phù có đến đi 

Trong nhiễu thế giới thành chính giác 









































Điện vàng lâu ngọc có sả gi!« 


THÙY LONG PHỔ ñ# 3È ¿ÿ 

Thiền tăng Đạo Phổ đời Ngũ Đại ở núi 
Thùy Long, Tuyền Châu, người đời gọi là 
Thùy Long Phổ. X. Đạo Phổ. 


THÙY NGỮ '# ‡# 

Nói mớ, nói xằng. Tiết Thiên Bình Khế 
Ngu Thiền sư trong NĐHN dq. 14 ghi: »‡ï 
2ì #3 lã -l: lñ]: 3š #t ØJ) ‡ấ lữ ñH fr[? 












































HH El: ƒK ?# È# MỸ Z2? + EH: — Z 
1 4 2 #‡ÿ.. HỊ F]: | H # #l 3š 
}? +; EHl: l Mú Bữ šñ ƒE J#? — Cư sĩ 




















Thạch Hàm Trà hỏi: Lục pháp không dao 
động thì sao? Sư đáp: Ngươi từ Lộ Phú 
đến phải không? Cư sĩ đáp: Một bước 
cũng chưa từng dở lên. Sư nói: Do đâu đến 
được chỗ này? Cư sĩ đáp: Hòa thượng nói 
mớ làm gi!« 


THÙY NGỮ BÁCH TẮC 1# ‡# # bì) 
Còn gọi: Thất Trung Bách Vấn. Sách, 1 
quyền, do Trường Linh Thủ Trác soạn vào 
đời Tống, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
120, trang 318. Sách này bao gồm các Kệ 
tụng, Niêm cổ, Tán, Chân tán,.. do 
Trường Linh Thủ Trác đáp các câu hỏi của 
người học mà viết nên. Phần sau sách phụ 
Trường Linh Thủ Trác Thiên sư ngữ lục. 


THÙY THỊ # # 

Thiền sư thuyết pháp cho chư tăng trong 
thiền hội của mình nghe. Lâm TẾ lục ghỉ: 
»535 — T\ ?8 li šE 2S +: lễ Í§ th = 
lễ. 1 f 1Ù — † lễ: - Trụ trì 
đời thứ nhì ở Đức Sơn, thuyết pháp rằng: 
Nói được cũng ăn 30 gậy, nói chẳng được 
cũng ăn 30 gậy«. 


THÙY THỦ # # 

Duỗi tay. Ý nói thiền sư khải phát (khơi 
gợ)), tiếp dẫn người học. Bài tụng »Thốt 
trác đồng thời« trong PDNL q. hạ ghi: 


f€ Hi HE T' jš J BÉ 
1E n % 3 JR 





»Tùng tiền thùy thủ tiếp SƠ CƠ 

Chính thị phiền ngôn miễn vọng tư«. 

»Từ trước duối tay tiếp hạng sơ cơ 

Chính là nhiều lời để trừ bỏ vọng tưởng«. 


822 


THỦY MỤC SƠN #% R lì 





THÙY THỦ NHẬP TRIỀN # # ^. 
b3 

Còn gọi: Thùy thủ sưu khiên. Vào chợ 
duỗi tay. Sau khi triệt ngộ, thiền sư không 
theo gương người xưa làm mẫu mực cho 
đời mà đi vào trong chợ búa, làm con 
người rất tầm thường để gần gũi, dẫn dắt 
người khác đến với đạo. Thập mục ngưu 
đồ (Vạn Tục 113) ghi: »À. #š #E F. 4â 
l J 2E lí 3E Äá ÄR .. À TW 32 
EE lš JH s - Vào chợ duỗi tay: Vẽ cảnh 
thiên sư đi vào chợ, duỗi tay từ bì đề cứu 
giúp chúng sinh«. 

Phổ thuyết Hướng thượng nhất lộ của Trần 
Thái Tông ghi: »⁄È 1E # †#  , mỳ |H| 
ĐH IlI Hƒ . — Hoặc duối tay dẫn dắt, hoặc 
quay đâu về đồng nội«. 























THỦY AM z # 
Hiệu của Thiền tăng Thủ Quý đời Nguyên. 
X. Thủ Qui. 


THỦY BẤT TẨY THỦY z £ # 
Nước chẳng rửa nước, ý nói không làm 
việc vô nghĩa, uống công. Phương Hội ngữ 
lục ghi: »]h #ủ †È t 4. ?š Äl1 Ãã 3M 4 
# #‹.ƒL. †E lề % 1š ƒã Hồ  — ñJ. 
lhỊ 7K  ỳÈ  Jã ll lũ — ñJ 3: — Sư 
giơ cây gậy lên, nói: Xỏ mũi ông giả 
Thích-ca, làm sao nói được một câu thoát 
khỏi? Ở nơi nước chẳng rửa nước, hãy nói 
một câu xem!« 








THỦY ĐẦU + #ã 

Còn gọi: 7Júy khán. Chức vụ trông coi về 
việc cung cấp nước, nước nóng cho đại 
chúng tắm, như ngài Nghĩa Hoài nhận 
chức Thủy đầu dưới hội Thiền sư Thúy 
Phong. Thiển Uyển Thanh Quy q. 8 (Vạn 
Tục 111, 460 thượng) ghi: »Ÿ2 7K v 


3 I X17. iE8 3. Z ðđlPï Đ ÿš 
Z§ th. — Nước nóng không đủ, nên độ ấm 
chưa thích hợp. Nếu chẳng phải do Dục 
chủ, Thủy đâu cho phép thì chúng chưa 
được tắm«. 





THỦY LỤC THIỀN TỰ 3% fš 3# 3 

Ở phía tây trong chùa Khai Nguyên, thành 
phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung 
Quốc. Nguyên là Cực Lạc Viện, chuyên 
thờ Phật A-di-đà cho nên gọi là »A-di-đà 
viện«, xây vào niên hiệu Thuần Hy (1174- 
1189) đời Tống, đầu đời Minh xây dựng 
lại. Niên hiệu Gia Tĩnh thứ 37 (1558) dời 
Thủy Lục Thiền Tự ở phố Tây về nơi đây, 
nhân đó đổi thành tên hiện nay. Niên hiệu 
Đồng Trị thứ 10 (1871) đời Thanh trùng 
tu, xây theo kiểu mái đơn yết sơn, rộng 3 
gian, sâu 3 gian, trong thờ tượng Phật 
Thích-ca Mâu Ni cao 3,4m. 


THỦY MỤC SƠN % R ›> 

Còn gọi: Bảo Hoa Sơn. Ở phía nam trung 
tâm huyện Tường Vân, tỉnh Vân Nam. 
Khoảng niên hiệu Khai Minh đến Thiên 
Định (1099-1253) nước Đại Lý, hai vị 
Tịnh Diệu Trừng và Phổ Tế Khánh Quang 
là người họ Đoàn ở tại núi này xây dựng 
chùa Phật. Tương truyền trên núi vốn 
không có suối, Khánh Quang lấy tích 
trượng dộng xuống đất nước suối phun lên, 
bèn gọi là »Trác Tích Tuyền«, núi nhân đó 
mà gọi là »Thủy Mục Sơn«. Khánh Quang 
khai đường thuyết pháp nơi chùa này. Cuối 
đời Minh, Thiền tăng phái Dương Kỳ là 
Vô Trụ Hồng Như xây dựng chùa Bảo Hoa 
tại núi này, cùng đệ tử là Phổ Hạnh Phi 
Tướng nối nhau hoằng dương thiền phong 
tại chùa này, quan dân quy y rất đông. 


823 


THỦY NGUYỆT Z R 





THỦY NGUYỆT +% ÿ 

Thiền tăng đời Minh, họ Chủ, người xứ 
Thường Đức (nay thuộc tỉnh Hồ Nam) 
Trung Quốc. Tuổi nhỏ theo Nho học, một 
hôm chợt xem đến câu »Phàm sở hữu 
tướng giai thị hư vọng« trong kinh »Kim 
Cang Bát-nhã«, dường như có tỉnh. Năm 
16 tuổi sư theo Ngài Cổ Lâm xuất gia, nhất 
tâm chuyên ý nghiên cứu pháp sinh tử cứu 
cánh. Tham vấn khắp nơi, cuối cùng sư 
đến núi Nga My, bỗng nhiên chứng được 
Lưu Ly Tam muội và đại ngộ. và già, Sư 
yết kiến Tuyết Kiệu Viên Tín, trình sở ngộ, 
được Ngài truyền tâm ấn, thuộc tông Lâm 
Tế. Sư cất am ở núi Kê Túc, bảng để 
»Thủy Nguyệt Am« và mọi người lấy tên 
đó gọi sư. Một hôm, sư tập họp đồ chúng 
khuyên răn nên trọng pháp đạo. Nói xong, 
sư ngồi ngay ngăn thị tịch. 


THỦY NGUYỆT THÔNG GIÁC % 
] :8 # (1637-1704) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Tào Động đời thứ 36. Sư họ Đặng, quê ở 
Thanh Triều, huyện Ngự Thiên, phủ Tiên 
Hưng, đạo Sơn Nam, miền Bắc Việt Nam. 
Tuổi trẻ sư học Nho, đến năm I8 tuổi thi 
đậu Cống cử tứ trường. Đến năm 20 tuổi, 
sư bỏ nghiệp Nho, tìm đến chùa xã Hỗ 
Đội, huyện Thụy Anh xin xuất gia học đạo. 
Ở đây 6 năm học các kinh sách, sư chưa 
thỏa mãn, xin phép thầy đi du phương 
tham vấn các thiền hội trong nước, vẫn 
chưa thỏa mãn, sư liền xin du phương sang 
Trung Quốc. Sư đến chùa của Thiền sư 
Thượng Đức, núi Phụng Hoàng, được ngài 
cho nhập chúng và theo chúng tham vấn. 
Thời gian trôi qua lần lữa đã 6 năm, một 
hôm Hòa thượng gọi sư vào phương 
trượng hỏi: Đã thấy tính chưa?. Sư ra lễ 


bái, trình kệ: 

»Viên minh thường tại thái hư trung 
Cương bị mê vân vọng khởi lung 

Nhất đắc phong xuy vân tứ tán 

Hằng sa thế giới chiếu quang thông«. 
»Sáng tròn thường ở giữa hư không 

Bởi bị mây mê vọng khởi lông 

Một phen gió thổi tan mây ám 

Thế giới hà sa sáng chiếu thông«. 

Hòa thượng đưa tay điểm trên đầu sư, cho 
hiệu là Thông Giác Đạo Nam Thiền sư và 
bài kệ: 

Tịnh trí thông tông 

Từ tính hải khoan 

Giác đạo sinh quang 

Chính tâm mật hạnh 

Nhân đức vi lương 

Tuệ đăng phô chiếu 

Hoằng pháp vĩnh trường 

để về Việt Nam truyền tông Tào Động. Sư 
nối pháp Ngài, thuộc tông Tào Động đời 
thứ 36. VỀ nước sư trụ chùa Hạ Long ở 
Đông Sơn, huyện Đông Triều giáo hóa 
tăng chúng lẫn thân hào nhân sĩ. Kệ thị 
tịch: 

Thủy xuất đoan do tây thế trần 

Trần thanh thủy phục nhập nguyên chân 
Dữ quân nhất bát cam lồ thủy 

Bái tác ân ba độ vạn dân 

»Nước cốt tuôn ra rửa bụi trần 

Sạch rồi nước lại trở về chân 

Cho ngươi bát nước cam lỗ quJ. 

Ấn tưới chan hòa độ vạn dân«. 

Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


THỦY PHẠN # #4 

Còn gọi: 7y chúc, Hàn chúc. Chão, là 
món ăn điểm tâm trong Thiền viện. Theo: 
PQĐTTĐ của nhóm Từ DI. 


824 


THỤY QUANG THÁP ##i 3% 1# 





THỦY TỐT 3¿ # 


Trước sau một lòng. Huệ Nam ngữ lục gh1: 





























» H X 53 Ý BH đã 3U lữ Èš ñE ‹ lạ 2 
Hồ MÊ ‹ dt 2Š ñị s — Hôm nay lại nhờ 





các quan chức triểu đình đến dự pháp hội, 
trước sau một lòng nâng đỡ, càng thêm 
vinh dự. « 


THỦY THẠNH 4 3 (1276-1347) 


Thiền tăng đời Nguyên, họ Phạm, tự Trúc 
Nguyên, hiệu Vô Trụ Ông, người xứ Lạc 
Bình Nhiêu Châu (nay thuộc GIang Tây), 
Trung Quốc. Năm 17 tuổi xuất gia, sư ưa 
thích tĩnh tâm tư duy, phát nguyện rằng: 
»Đời này nếu tôi chăng làm Phật được thì 
nên vào địa ngục vô gián«. Sư tham yết Vô 
Năng Giáo Công được ngộ, vượt thoát mọi 
tr1 giải huyền diệu. Niên hiệu Thiên Lịch 
thứ 2 (1329), sư trụ trì chùa Diệu Quả ở 
Tây Hồ, hoằng dương tông chỉ, thiền tăng 
từ xa muôn dặm cũng tìm đến học đạo. Khi 
ấy có lịnh chư tăng phải đi lính, sư trở về 
miền Nam nơi ở cũ, người học hâm mộ 
cảng đông. 


THỦY TRUNG TRÓC NGUYỆT # 
t?‡ H 


Mò trăng đáy nước. Dụ chỉ hành vi hư 
vọng, uống công. Huệ Nam ngữ lục ghi: 
»#? 1H Jš s# 3Š. 3M ÚH Đi XH 3K JẾ ¿ 
X7 R @ lf 2E. XÍ7k thi H- 
1l {l #|IM.. Z Tí ll 4 — lfí. - Nếu 
như nghiên cứu nhiêu về nghĩa lý văn kinh, 
giống như tìm hình thật trong gương. Còn 
như dừng ý nghĩ đề quản không thì giống 
hệt mò trăng đáy ước. Tăng nhân tham 
thiên đến chỗ nây, cần có con đường 
chuyển thân.« 




































































THỤY HIỆU >2 # 

Tên hiệu của người đã mắt, do vì cảm niệm 
đức hạnh của họ mà người đời truy tặng. 
Đối tượng được tặng thụy hiệu: Trên từ 
Vua chúa, Công khanh; dưới đến những 
người có đức hạnh. Thông thường, thụy 
hiệu được ban tặng cho các vị Cao Tăng, 
Đại Sư, Bồ Tát, Quốc Sư, Thiền sư, Hòa 
thượng, Pháp Sư, Thượng Nhân... Tiết 
Bách Trượng Hoài Hải Thiền sư trong 
CĐTĐL q. 6 ghi: »7ú #l JUL “£ IEH -Ì 
H8ữãữ. ã#1‹L T to RE #: § 
ñm Á, Tỉ HH HH. J§ ElÌ | ẩÝ lý lữ: — 
Vào ngày l7 tháng giêng, niên hiệu 
Nguyên Hoà thứ 9 (S14) sư thị tịch, thọ 95 
tuổi. Niên hiệu Trường Khánh thứ nhất 
(821) được vua ban thuy hiệu là Đại TRÍ 
Thiên sư, tháp hiệu Đại Bảo Thắng Luân«. 


THỤY QUANG THÁP z# %, 3* 

Năm bên trong Bàn Môn, phía tây nam 
thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung 
Quốc. Chỗ này vốn là Phổ Tế Thiền Viện. 
Được xây vào niên hiệu Xích Ô thứ 4 
(241) đời Đông Ngô Tam Quốc, do Tôn 
Quyên xây cất cho tăng nhân Tính Khang. 
Niên hiệu Xích Ô thứ 10 (247) Tôn Quyền 
lại kiến tạo tháp xá-lợi 13 tầng để báo ân 
mẹ. Niên hiệu Sùng Ninh thứ 4 (1105) đời 
Tống phụng chiếu tu sửa tháp, ban tên 
»Thiên Ninh Vạn Thọ Bảo Tháp«. Khoảng 
niên hiệu Tuyên Hòa (1119-1125) trùng tu 
tháp này, đối thành 7 tầng. Tương truyền 
trên tháp thường phóng hào quang ngũ sắc 
cho nên đổi tên »Thụy Quang Tháp«, chùa 
cũng đổi tên là »Thụy Quang Thiền Tự«. 
Về sau, chùa tháp nhiều lần bị biến có, 
theo Văn Hiến ghi chép thì trùng kiến 
trùng tu đến 18 lần. Niên hiệu Hàm Phong 
thứ 10 (1860) đời Thanh điện vũ bị chiến 






































825 


THUYỀN TÔN TỰ 1# z # 





tranh phá hủy, chỉ còn một cái tháp. Tháp 
mặt bằng hình bát giác, 7 tầng, kết câu hỗn 
hợp gạch gỗ. Thân tháp xây gạch do vách 
ngoài, hành lang gấp khúc lượn quanh, tâm 
tháp tạo thành; bên ngoài là mái cong và 
tòa bằng làm bằng gỗ, cao khoảng 43,2m, 
tháp thu nhỏ dần theo chiều cao, giữ gìn 
phong cách tháp cô Đường Tống. Dưới 
tháp có một tòa Tu-di bằng đá điêu khắc 
trang sức hoa văn. Mỗi tầng tháp trụ tựa là 
cột tròn, cửa số mỗi tầng mở xen lẫn nhau. 
Trên trụ có mộc ngạch, cái đấu hình chữ 
nhật. Trong lòng tháp có trụ tâm tháp xây 
bằng gạch cấu thành kiểu hành lang gấp 
khúc lượn quanh. Năm 1978 từ tầng thứ 3 
trong khám gạch bên trong lòng tháp phát 
hiện nhiều văn vật quý hiếm như 2 tòa tháp 
bằng đồng mạ vàng, 9 tượng Địa Tạng, 
Quán Âm, Như Lai Phật, Bồ tát, hơn 120 
quyền kinh thư, I cột đá báu chân châu xá- 
lợi. 


THUYỀN TÔN TỰ 3#  # 

Chùa ở ấp Ngũ Tây, làng An Cựu, Thủy 
An, Việt Nam, cách thành phố Huế 7km về 
phía nam. Chùa do Thiền sư Liễu Quán 
sáng lập. 


THUYỀN TỬ HÒA THƯỢNG 4# # 
#m ñ 

Hòa thượng chèo đò. Thiền tăng Đức 
Thành đời Đường ở ấn nơi bến Hoa Đình, 
bên bờ sông Ngô, đưa đò tiếp hóa người 
bốn phương qua lại, được người đời gọi là 
Thuyền tử Hòa thượng (Hòa thượng chẻo 
đỏ). X. Đức Thành. 


THUYỀN TỬ HÒA THƯỢNG BẠT 
TRẠO CA # Ÿ #2z ñ 34 Tế 
Thị ca biệt tập, Chính tập 2 quyền, Tục tập 


2 quyển, do Đức Thành (tức Thuyền Tử 
Hòa thượng) soạn vào đời Đường, và được 
xếp vào »Thượng Hải Văn Hiến Tùng 
Thư«. Sách này được xếp vào 39 bài 
»Thuyêền Tử Hòa thượng Ngư Phủ Ca Từ«, 
và »Lịch Đại Tăng Tục Họa Vịnh«... Nội 
dung đều là những bài ngâm vịnh về sinh 
hoạt của ngư dân nhưng hàm chứa huyền 
lý nhà Phật. Đây là tư liệu quan trọng để 
nghiên cứu về »thiền thi«, »thiền từ« vào 
thời kỳ sớm nhất. Sách này được ấn hành 
vào năm 1987 do nhà xuất bản Đại Học Sư 
Phạm Hoa Đông. 


THUYẾT QUY CỦ ÿt 3#, #z 

Chỉ dạy quy tắc lễ độ Thiền môn cho các 
ông tăng nhỏ tuổi, như trong Huấn Đồng 
Hạnh được ghi ở Sắc Tụ Bách Trượng 
Thanh Quy, Thiền Lâm Bị Dụng Thanh 
Quy. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


THUYẾT TỰ NHẤT VẬT TỨC BẤT 
TRÚNG šš 3 — 3% fp  *? 

Ý nói thiền pháp là một cái gì thì không 
đúng. Thiền pháp siêu việt tất cả hình 
tướng, số lượng, thời gian, không gian. 
Nếu nói là một vật øì, là một cái gì thì cái 
đó sẽ không hợp với thiền pháp. Chương 
Hoài Nhượng, đời thứ 1 dưới Đại Giám 
trong CTTNL q. I ghi: »‡H 4: TE J# 
#£? HH z: ñ# {U — 3 HỊ 4h. 3H 
+3: l8 7í lê ñB tb ft? lữ 2ã: 1£ ñ5 
RỊ 4 Ất. ?Z 3t HỊI 4 ƒ##d : - Tổ hỏi: Là 
cái gì? Sư thưa: Nói giống một vật thì 
chẳng đúng. Tổ hỏi: Có tu chứng không? 
Sư thưa: Tu chứng thì chẳng không, nhiễm 
ô thì chẳng được.« 






































THƯ KÝ # # 
Còn gọi: 7h trạng, Ký thất, Ngoại sử, 


826 


THỪA HẠO Z# ñ# (1011-1001) 





Ngoại ký. Chức vụ phụ trách việc giao 
nhận, ghi chép và quản lý công văn, giấy 
tờ. Đây là I trong 6 vị Đầu thủ của một tự 
viện Thiền tông. Cổ Thanh Quy gọi chức 
vụ này là Thư trạng. VỀ sau, trong thiền 
môn mới mượn từ Thư ký của triều đình 
Trung Quốc để dùng. Vốn là tên gọi người 
ghi chép số sách của quân đội thuộc phủ 
Nguyên nhung, chứ không phải do Thiền 
sư Bách Trượng đặt ra. Như ngài Huệ Nam 
làm Thư ký dưới hội của thiền sư Hiền ở 
chùa Phúc Nghiêm. 7ruyên Đăng q. 8 ghi: 
»Ãá HỊ 2Š El: đf ñU L $ ñÈ Ùƒ J ?¡ 
li  #k‹ 1 fí 5É 4 DI ? lñ ñặ # 42 
II ti Hếš Rñ 4F HỊ ñR IỆ ; — Từ Minh cười 
nói rằng: Thư ký đã lãnh đô chúng du 
phương nồi tiếng khắp tùng lâm. Giả sử có 
nghỉ thì hãy bỏ chỗ hẹp hòi của mình, ngồi 
lại mà thương lượng, ta đâu thể chẳng 
chiếu có đến ông«. 


























THỨ + 

Trạng từ chỉ thời gian, đặt sau động từ hay 
kết cấu động từ, nhằm biểu thị hành động 
hay trạng thái đang xảy ra trong hiện tại 
hoặc tiếp tục. Có nghĩa là Đang. Minh 
Giác xe lục q. 2 »Íl fƒ 37. Í£ 3m 
Ÿ⁄X. *H 2: TW flẰ ER j# ÍH dò. — Tăng 
đang lập hâu Thiên sư Bảo Phúc, Phúc 
bảo: Ngươi sao sơ ý như thế!« 




















THỨ ĐỆ +% # 
Tình hình, trạng huống, biểu hiện. Tiết 
Trường Khánh Hòa bọ l TrÐHg TĐT q. 







































































10 ghi: »Š ƑŸ Äl li lMl ® l£, : 
MỊ: HỤ ñ8 Ã ý. bí JM #⁄ BẰ Á . #E 
fã. fF Ì H24. JUØ@N "lệ, 
#3 mm.  £ Í ã RỊ. 5 lệ N 
lị 2 1X 5. lữ {b 2x: 33 EH fl 2E là 
P8 j4. lÑ l H 1U Ít? — Hòa thượng 




















Trường Khánh nói pháp Tuyết Phong ở 
Phúc Châu. Sư húy là Huệ Lăng, người 
Hải Diêm, Hàng Châu, họ Tôn. Xuất gia 
năm 13 tuổi. Ban đầu tham kiến Tuyết 
Phong, việc tu học trải nhiều cay đắng, 
không được linh lợi cho lắm. Tuyết Phong 
thấy tình hình như thế, nhận định rằng: Ta 
cho ngươi cách trị bệnh con ngựa chết, 
ngươi có chịu hay không?« 


THỪA ĐƯƠNG + # 

Còn gọi: Đảm đương. Nghĩa thông thường 
là nhận lẫy công việc khó khăn và làm với 
đầy đủ ý thức trách nhiệm. Thiền tông 
mượn từ này làm thuật ngữ để chỉ cho việc 
thiền tăng nhận lấy ý chỉ của Phật Tổ. 
Lăng Nghiêm Tông Thông (Vạn Tục 117, 
13 hạ) ghi: »JW. jế 1E #ƒ 7K đí Z . HỊ # 
‡l ñt # 4ò 2Ö): — Chỗ này chính là chỗ 
tốt nhất đề nhận lấy mà còn tiết kiệm được 
nhiêu tâm lực«. 








THỪA HẠO # # (1011-1091) 

Thiền tăng đời Tống, họ Vương, người xứ 
Đơn Lăng, My Châu (nay thuộc tỉnh Tứ 
Xuyên) Trung Quốc. Vào khoảng niên hiệu 
Thiên Thánh (1023-1031), sư vào viện Đại 
Lực xin xuất gia. Sau đó sư đi tham học 
các nơi, đến Phúc Châu tham Thiền sư Bắc 
Tháp Tư Quảng, thể đạt huyền chỉ, được 
tam muội Đại tự tại. Sư từng làm một cải 
khổ vải, trên viết tên của các vị Tổ sư, nên 
trong tùng lâm gọi sư là »Hạo Bố Côn« 
(Hạo khô vải). Khoảng niên hiệu Nguyên 
Phong (1078-1085) sư trụ núi Cốc Ấn ở 
Tương Dương (nay là huyện Tương Phàn, 
tỉnh Hồ Bắc), sau dời đến chùa Ngọc 
Tuyền ở Kinh Môn (nay là Giang Lăng, 
tỉnh Hồ Bắc). 


827 


THỪA HƯ TIẾP HƯỚNG Z K§ š # 





THỪA HƯ TIẾP HƯỞNG + /# ‡+ 
# 

Còn gọi: 72a hư ảnh hưởng. Nhận lãnh, 
tiếp lấy sự lý hư huyễn chẳng thật. Mật An 
ngữ lục ghi: »šŠ #Ệ %® ®? ïí ØRÑ ñJ. Ẩ 
Jhj øã tHỊ. Tứ ñŠ 7L 4£. Í# {\ ñ FÃ ¿ 
7K Hữ ‡†š ®5Z. 1ú JH MB Hs ÍT Fễ ÍT 
HD. tị ¿ M để l[: HỆ . — Đạí-ma đáp 
câu chẳng biết xong, liền đến Tung Sơn 
ngó vách chín năm. Con cháu đời sau tiếp 
lấy sự lý hư huyễn chẳng thật nên nhướng 
mày chớp mái, sử dụng cây gậy, tiếng hét; 
đêu là đem lá vàng đề dỗ con nít khóc«. 














THỪA LÃNH # 4ã 

Tiếp nhận cơ duyên lãnh hội thiền chỉ. Tiết 
Phúc Tiên Chiêu Khánh Hòa thượng trong 
TĐT dq. 13 ghi: »J{ ñ šÊ #š 3ƒ Iỹ 2} fJ 
—1*H. &fñỦER#£ÃH? _iHj` 
J§ 5 Z& 3ï ƒfl li {T R# 3Í? -— Còn như 
Đạt-ma đương thời giao phó cho Nhị Tổ, 
là ý chỉ gì? Nhị Tổ ở bên Đạt-ma thừa lãnh 
được việc gì2«. 

















THỪA QUẢNG THIỀN SƯ THÁP 
3® Ä ?# Éñ 32 

Tháp ở trước núi Dương Kỳ, thành phố 
Bình Hương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. 
Đâ là mộ tháp của Thiền sư Thừa Quảng, 
được xây vào đời Đường. Thân tháp khắc 
nổi theo phong cách thuần phác cổ xưa 
hùng hồn, trên thất lưng của những nhân 
vật được khắc có dây xích kiểu xưa, là văn 
vật đời Đường hiếm thấy. 


THỪA THIÊN TỰ # & 3 

Chùa nằm ở núi Anh Ca, cảng Thừa Thiên, 
thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, 
Trung Quốc. Là 1 trong 3 ngôi chùa lớn và 
xưa ở Tuyền Châu. Nền chùa vốn là khu 


vườn phía nam của Tiết độ sứ Lưu Song 
Hiệu đời Ngũ Đại. Cuối niên hiệu Bảo Đại 
đời Nam Đường đến đầu niên hiệu Trung 
Hưng thì xây dựng chùa, đầu tiên lấy tên là 
»Nam Thiền Tự«. Niên hiệu Cảnh Đức thứ 
4 (1007) đời Tống, Chân Tông ban cho 
hiệu là »Thừa Thiên Tự« sau nhiều đời 
trùng tu mở rộng, quy mô gần bằng chùa 
Khai Nguyên, là một trong những ngôi 
chùa Phật nồi tiếng ở Mân Nam. Trên đầu 
công chùa có tắm biển ngang đề 2 chữ 
»Nguyệt Đài« nên còn gọi là Nguyệt Đài 
Tự. Đại điện hiện còn là kiến trúc đời 
Thanh. Kiến trúc của chùa này gồm có: 
công chùa, »Nhất trần bất nhiễm« đường, 
Khai Mân Vương thị từ đường (Nhà thờ 
của họ Khai Mân Vương), ao phóng sinh. 
Trong chùa vốn có: Mai hoa thạch, Hiếu tử 
tháp, Phi lai tháp, trải qua nhiều đời được 
gọi là 3 món báu của Thừa Thiên. 


THỪA THIÊN VIỆN % X !%* 

Năm phía đông thành phố Cửu Giang, tỉnh 
Giang Tây, Trung Quốc. Được xây dựng 
vào thời kỳ Lương Võ Đề đời Nam Triều 
(502-549), sau bị phế. Khoảng niên hiệu 
Đại Lịch (766-779) đời Đường xây dựng 
lại. Đời Tống Thiền sư Bạch Vân Thủ 
Đoan trụ trì chùa này. Niên hiệu Hồng Võ 
thứ 12 (1379) đời Minh mở rộng xây dựng. 
Niên hiệu Hoằng Trị thứ 2 (1489) đối tên 
là »Năng Nhân Tự«, sau đó lại nhiều lần 
mở rộng xây dựng nữa. Kiến trúc hiện còn 
phần lớn là do trùng tu mở rộng vào niên 
hiệu Đồng Trị thứ 9 (1870) đời Thanh, là 
một trong ba đại tùng lâm ở Cửu Giang. 
Trong chùa có Đại hùng bảo điện, Kim 
Cang điện, Thiết Phật điện, Tả hữu thiền 
phòng, Tàng kinh lâu. Đại hùng bảo điện 
một tầng mái chồng, hành lang gấp khúc 


828 


THỨC TÂM KIẾN TÍNH 3Ÿ ñ }t 





lượn quanh, khí thế hùng vĩ. Phía đông 
nam Đại hùng bảo điện có tháp Đại Thắng 
7 tầng, cao 42,26m, kết cấu bằng gạch đá, 
toàn bộ giống như chiếc dùi hình lục giác. 


THỪA THỌ # # 
Đáp ứng; đồng ý (làm); Nhận lời (làm). 
Tông Môn Võ Khó ghi: »‡Jt }{ HH] 7k 34 3 
lí , ẤP: 9 3 ft #í 3X Hï.. l }R HH Hữ 
li `... #l 4t. XÃ # 
. M HR X##£‹s 1# HÌ Í{T E8 
: #2. 8#. ® 
„ XÃ 2%. TH f As ZỞ. 7X Í 
4. W 2 #J. BỊ 3 lñ] E1: 
fì? MHñN <<. HR #Jv lR ì 
# §ä 1...  Rƒ Eí El: 
D4 ñ }* 1 ñL BỊ 
„4® „ 8) xét: 'JBỊ S71" 
®Ÿ BH šï #l| 3 v m 
2 SE BRÌ ñH v TÍN Xã HUx 2E hệ 
— MB. EH M ñ 1 #5. 3F 
2; - Thiên sư Minh Thủy Tốn là 
người Phú Châu lúc còn ở liêu Thị giả tại 
chùa Pháp Vân có Thiên sư Đạo Lâm Lâm 
đến xin tạm trú. Hòa thượng Trụ trì đặc 
biệt muốn đãi trà vị khách tăng mới đến 
nên sai Tốn đến liêu mời, vừa gặp lúc Lâm 
đi khỏi. Có vị tăng cùng đi với Lâm, nói: 
Chú an tâm, khi nào ông ấy trở về, tôi sẽ 
nói lại giàm cho! Tốn quay. về liêu thị giả, 
nhưng vị tăng ấy quên mắt lời hứa. Khi 
dùng cơm xong có trống báo uống trà, 
song không thấy Lâm đến, ngài Viên 
Thông (Trụ trì Pháp Vân) hỏi: VỊ khách 
tăng mới đến có mặt không? Rồi cho người 
ấi mời. Khi Đạo Lâm đến, ngài bảo đứng 
dậy ra trước đại chúng, trách rằng: Sơn 
môn riêng mời ông uống trà để biểu hiện 
lòng tôn kính, sao ông lại thờ ơ chẳng đến 
đúng giờ?... Khi ấy người đông hành bước 
































®# 
s 





XIN, 


HỊI 
1TR; LỆ 




















2 














IE Bỳ sẻ BỰ 














L> 
= 








%& 
®? 


Ê (ý 


2 





N 








h 
# 
SE 














q zE Tỳ IỊ Rữ 38 <> 3š šm 3M ý HH 


ra khỏi chúng, nói: Chẳng can hệ gì đến 
việc thị giả và sư Đạo Lám, lỗi tại tôi nhận 
chuyển lời mời nhưng lại quên nên tôi phải 
xuất viện thay hai vị đó. Ngài Viên Thông 
thấy phong cách cao thượng của họ nên 
tha thứ cho cả ba ngườiï«. 


THỪA THÔNG + # 

Thiền tăng đời Minh, họ Cận, vốn tên Liễu 
Phàm, người Đương Dương (nay thuộc Hồ 
Bắc) Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 
kinh Môn Chính Hồi ở chùa Ngọc Tuyển 
Độ Môn, kế thế trụ trì chùa nảy. Tác phâm: 
Lăng Nghiêm Kinh giảng lục. 


THỪA TRƯỜNG +& £ 

Lâu dài. Đản Kính (bản Đôn Hoàng) gÌ1: 
»H‡t B5 4t 4: Đ. 0H 7K 2k XR :s — Xa 
lìa cảnh không sinh diệt như sông chảy lâu 
dàï«. 




















THỨC TÂM 3 + 

Nhận rõ tự tâm, nhận thức tâm là cội 
nguồn của muôn vật. Tối Thượng Thừa 
luận ghi: »8# ã . 2š *E 5Ä bò H JÈ. th 
% ft RE X4 ?E‹ 3ï fW fE Fš Zš “E ñí ¿ 
l8 25 ñổ ÍÖ JM ỳ} # H. fr[ tt ‡k S? 
RÈ flb {U. — Kinh nói: Chúng sinh nhận 
thức tâm là cội nguồn của muôn vật liền tự 
độ, chứ Phật không thể độ chúng sinh. Nếu 
Phật hay độ chúng sinh thì trong quá khứ 
chư Phật xuất hiện rất nhiễu, tại sao chúng 
ta không thành Phát đi?« 























#= 





THỨC TÂM KIẾN TÍNH ‡Ä 8: Ñ, + 
Nhận rõ tự tâm, thấy rõ Phật tính. Là mục 
đích của người tham thiền, cũng là thực 
chất của thiền ngộ. Đản Kinh bản Đôn 


























Hoàng ghi: »4 ñủ 4 4b. 3š #t ấn ¿ 
ñHN 4à bú PE v RỊ †l 2Ä XÃ s — Không biết 











82o 


THỨC THÂN 3ï š‡ 





bản tâm học pháp vô ích, nhận rõ tự tâm, 
tháy rõ Phật tính tức ngộ ý chính của Phật 
pháp.« 


THỨC THẦN 3X 3} 

Thần hồn phân biệt cái biết dối vọng và hư 
huyễn. Đáp Trung thừa Trịnh Côn Nham 
trong HSLNMDT 4. 1 ghi: »#? lầ JWW 2ò 
3v RỊ sò thế ễ để ĐÀ TẾ đụ m #7 4H 
đã 7F. 7... ¿ Bị. ĐJ ® HỊ TE 
?Ÿ Tử #8 #g — Nếu bỏ tâm này mà chạy 
đi cầu tìm .. ngoài, thì trong tâm khởi ra 
vô lượng cảnh giới mộng tưởng. Đấy chính 
là thân thức biến hiện, quyết không cho là 
kỳ đặc.« 




















THỨC TÌNH 3 !š 

Vọng thức tục tình. Đáp Trung thừa Trịnh 
Côn Nham trong HSLNMDT 4 1 ghi: »J 
zÒ fỦ ñH Đã. 3< 4M ®E #4 lý Ý.v J1 1R 


` 


4à Z RB lí Ho H EL4B HÍ J4 HE. nHẾ 
lý Ñ Đs 4 +  Mí HÌ. 2 Bổ MỸ 











đị , #Ÿ lỊỊ RE #. ĐH YẾ HH Bị. — Vì 
tâm thể như tắm gương, vọng tưởng phan 
duyên như bóng hình; làm nhiễn ô chân 
tâm, nên gọi tướng vọng tưởng là trấn, 
thức tình là cấu. Nếu vọng tưởng tan mái, 
thì bản thể tự hiện. Ví như lau kiếng, sạch 
bụi băm thì ảnh sáng tự hiện ra.« 


THỰC CHỈ $ 3# 

Chỉ số người ăn cơm trong chùa. Khai thị 
Thù Thiền nhân trong MANL ghi: »j| iũi 
WữgtlllỦ. ‡?#£Mt#. ?ñ f Riâ: 
Ấ #É Đủ 5d. Jã 2 đŸ ĐR . — Nhớ lại 
chùa này, số người ăn cơm trong chùa thì 
đông mà thường trụ chăng chu cấp thức 
ăn, tôi chẳng nỡ ngôi nhìn, phát tâm cấp 
phân ăn cho chúng.« 














THỰC PHÚC CHI ĐỊA 3# 3§ 3. 3, 
Đất trồng cội phúc. Chỉ cho những người 
thế tục quyên góp dâng cúng đất đai, 
phòng nhà hoặc tiền của đề lập thành chùa 
chiền. Tiết Thần Đảnh Hồng Nhân Thiên 
sư trong NĐHN dq. 11 ghi: »fi 3Ñ lZ 
. 2# 3ƒ li lữ v NỊ ñữỦ È 3 , 
đi H ñš , — đệ lề RẺ vì Lộ 
ý. lĩ # 2. 3 # lữ. ññ Fl: 
#h 79 ft 2 Ml 3M 2H, A Z 
li ñl {HE Íkv fn[ HH? BỊ “Š lí ã8 È ¿ — 
Có một người giàu sang quyên thế ở 
Tương Dương đi đến Phúc Nghiêm, là thất 
của sư đang ở, trông thấy sư dáng vẻ ung 
dung, chỉ có một cải bát treo trên vách 
ngoài ra không chứa vật gì. Người ấy hết 
lòng ái mộ sư nên quỳ lạy, thưa rằng: 
Thần Đảnh là đất trồng cội phúc của gia 
đình con, đã lâu thiếu bậc thây giỏi, 
ngưỡng mong sư đến đáy, có được không? 
Sự mm cười ng thuận«. 














HAI 




















7Ù 
# E 
ro 


` 


Em 


















































cĩ 

















THỰC TẤT PHÁ BÁT $ # # 

Ăn xong đập bát, ý nói thiền sư làm xong 
việc không để lại dấu vết, nghĩa là hướng 
dẫn cho người tu xong rồi thôi, không để 
lại một cái gì khiến cho người ta dính mắc 
với pháp đã dạy. 

Bài tựa của Ty-kheo Huệ Nguyên trong 
Trúc Lâm Tổ Sư Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ 
lục: »J ® 3š BỊ v Hữ Rồ #4 fk v ŸN “Ẽ 
Zðl., NT 1#. ít ẤP ÚW 6k > HH 
MÉ tU. — Khi đến nước ta, Thiên sư Tiêu 
Đao hoàn toàn giác ngộ, thong dong tự tại 
đi vào kinh thành, triệt để không vướng 
mắc vào bất cứ cái gì«. 



































THƯỚC SÀO HÒA THƯỢNG 3$ # 
#ø 


Đời Đường, thiền tăng Đạo Lâm của tông 


830 


THƯỜNG CHIẾU *%£ l 





Ngưu Đầu ở trên cây tùng cao của núi Tần 
Vọng, kế chỗ sư ở có tổ chim thước 
(khách), nên sư được gọi là Thước Sảo 
Hòa thượng. X. Đạo Lâm. 


THƯƠNG LƯỢNG ïñJ # 

Bàn bạc giá cả với nhau khi mua bán đồ 
vật. Thiền tông mượn từ này để chỉ cho 
việc bàn luận hỏi đáp trong lúc tham thiền, 
biện đạo. Theo Tổ Đình Sự Uyển q. 1: Xét 
đoán chân ý của Phật tô cũng giống như 
việc thâm định, bàn bạc giá cả khi buôn 
bán. Tắc 12, Thung Dung lục (Đại 48, 234 
hạ) ghi: »!h # [ñ] fl th +}:  jế Z? 
lễ z: Bí 23 #. MÃ 2: Bí 2ð ìr H 
fl Èš HH {[? lã +: FÃq R ïñ ỳï Hh. — 
Địa Tạng hỏi Tu Sơn Chủ: Từ đâu đến? Tu 
đáp: Từ phương Nam đến. Tạng hỏi: Gần 
đây Phát pháp ở phương Nam ra sao? Tu 
đáp: Thương lượng sôi nổi!« Theo: 
PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 




















THƯỜNG CHÂU THIÊN NINH TỰ 
# MỊ X # ‡ 

Ở trong thành phố Thường Châu, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc. Xây vào khoảng 
niên hiệu Thiên Phục (901-904) đời 
Đường, ban đầu tên »Quảng Phúc Tự«, sau 
đổi tên là »Sùng Ninh Tự«. Niên hiệu 
Chính Hòa thứ 1 (1111) đời Tống đổi tên 
»Thiên Ninh Tự«. Đời Thanh có Thiền sư 
Đại Hiểu trụ chùa này, pháp duyên đại 
thịnh, người theo học có hơn vạn, tập hợp 
tham thiền, hòa nhã nghiêm túc, đứng hàng 
đầu vào thời ấy. Từ đây về sau chùa này 
truyền ngọn đèn pháp tông Lâm TẾ, cùng 
với chùa Kim Sơn, chùa Cao Mân được 
gọi là ba đại thiền lâm ở Giang Tô. Nguyên 
có 8 ngôi điện, 25 ngôi đường lâu, quần 
thể kiến trúc lớn nhỏ có 500 cột nhà, chiếm 


điện tích hơn 130 ha. Hiện còn điện vũ chủ 
yếu có Đại hùng bảo điện, Kim Cang điện, 
Phố Hiền điện, Văn-thù điện, Quán Âm 
điện, La hán điện đều là kiến trúc đời 
Thanh. Trong Đại hùng bảo điện có chiếc 
cột gỗ to cao khoảng 30m. Trong La hán 
điện có 500 tượng La hán khắc bằng đá, 
hình thái rất giống, sinh động như sống. 
Chùa này kiến trúc hùng vĩ, điện vũ nguy 
nga, Phật tượng đầy đủ, pháp hội cực 
thịnh. Vốn có tên gọi »Đông Nam Đệ Nhất 
Tùng Lâm«. Tự Chí viết rằng: »Sự hưng 
thịnh của pháp hội nổi tiếng khắp nơi, 
trang nghiêm tuyệt diệu đứng hàng bậc 
nhất vùng Đông Nam«. 


THƯỜNG CHIẾU “š #& 

1. Thiền tăng đời Lý (2-1203), thuộc dòng 
Vô Ngôn Thông, đời thứ 12, nối pháp 
Thiền sư Quảng Nghiêm. Sư họ Phạm, quê 
làng Phù Ninh (thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh 
Hà Bắc ngày nay). Triều Lý Cao Tông, sư 
làm quan Lệnh đô tào ở cung Quảng Từ. 
Sau sư từ quan theo pháp xuất thế với 
Thiền sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả 
và được tâm ấn nơi ngài. Sau đó, sư tìm 
đến phường Ông Mạc, trụ trì một ngôi 
chùa cổ, mở mang giáo hóa môn đồ. Cuối 
cùng, sư dời về chùa Lục Tổ ở làng Dịch 
Bảng, phủ Thiên Đức. Tăng chúng tìm đến 
tu học cảng ngày càng đông. Kệ thị tịch: 
ll + ®t ð f4. ði #Ê H Hữ5 
X<X&Ãỳ?'Ø. tị j§ ® lá % 

»ĐÐạo bản vô nhan sắc 

Tân tiên nhật nhật khoa 

Đại thiên sa giới ngoại 

Hà xứ bất vi gia«. 

»Ðạo vốn không màu sắc 

Ngày ngày lại mới tươi 

Ngoài đại thiên sa giới 


























831 


THƯỜNG GIÁC 2£ # (8o6-o71) 





Chỗ nào chẳng là nhà«. 

Nói kệ xong, sư ngồi kiết già thị tịch. 

Tác phẩm: 

— Thích Đạo Khoa Giáo l quyền, Nam 
Tông Tự Pháp Đồ 1 quyên. 

2. Thiền viện tọa lạc tại cây số 71 thuộc ấp 
1, xã Phúc Thái, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam. Thiền viện mang tên 
một thiền sư Việt Nam đời Lý (thế kỷ XII) 
và do Hòa thượng Thích Thanh Từ tạo lập 
vào năm 1974. Buổi đầu nơi đây chỉ là một 
ngôi thiền viện nhỏ. Trên một diện tích 
tổng thể (bao gồm các thiền viện khác hiện 
nay) là 52 mẫu, do Phật tử hiến cúng, chỉ 
trồng khoai mì trên diện tích nhỏ, phần lớn 
còn hoang hóa. Hòa thượng Thích Thanh 
Từ đã giữ lại 10 mẫu xây dựng trung tâm 
thiền học Việt Nam đầu tiên và lớn nhất. 
Số đất còn lại chia cho Tăng Ni sinh hoạt 
riêng. Hơn phân nửa Tăng sĩ đã từ tu viện 
Chân Không (tiền thân của thiền viện 
Thường Chiếu) về đây sống tu, lúc ấy độ 
20 vị. Trên một diện tích lớn 10 mẫu đất, 
thiền viện bao gồm nhiều tòa nhà rải rác, 
nhưng được thiết kế mỹ thuật: Chính điện, 
tổ đường, đông đường, tây đường, hậu 
đường, thất các tăng, bệnh xá, thư viện, 
phòng may mặc, nhà trù, khu thiền thất. 
Đặc biệt, trong khu thiền thất cũng dành 
riêng khu cho các thiền sinh lâu năm, 
muốn nhập thất hắn hoặc từ 6 tháng đến 2 
năm, và khu thiền thất dành cho thiền sinh 
mới, mỗi lần nhập một tuần lễ. Nội dung tu 
học dành cho 150 thiền sinh tại đây gồm 2 
phần chính: buổi sáng lao động và học tập 
vào buôi chiều. Ban lãnh đạo gồm có: Trụ 
trì, phó Trụ trì, Tri sự, Trưởng chúng, Tri 
điền, Tri viên... Vị Trụ trì thiền viện hiện 
nay là Thượng tọa Thích Nhật Quang. 
Ngoài ra Thiền viện còn thành lập Tuệ 


Tĩnh đường nhằm phục vụ nhân sinh, giúp 
dân nghẻo quanh vùng có điều kiện bảo 
đảm sức khoẻ và chữa lành bệnh tật. 


THƯỜNG GIÁC 'š # (896-971) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Lý, người xứ 
Trần Lưu (nay là huyện Khai Phong, tỉnh 
Hà Nam) Trung Quốc. Ban đầu sư đến yết 
kiến Thiền sư Hoằng Chương, tông Tào 
Động ở chùa Quy Tông tại Lô Sơn, nghe 
pháp sư có tỉnh ngộ liền xin xuất gia. Niên 
hiệu Càn Hóa thứ hai (912) sư được cạo 
tóc, và năm kế thụ giới ở chùa Đông Lâm. 
Sư ở ngoài cửa Lệ Cảnh thành Lạc Dương 
2 năm, lệnh quân là Trương Sinh dành 
riêng một căn nhà cho sư yên tu, đến niên 
hiệu Thiên Thành thứ 3 (928) nơi đây trở 
thành Viện lớn, được ban bảng hiệu »Phô 
Tịnh«. Do thời cuộc hồn loạn, sư chẳng 
chú trọng đến việc khai pháp. Triều đình 
nhiều lần ban hiệu cho, nhưng sư đều 
chăng nhận. 


THƯỜNG GIẢN # #ä (1015-1070) 
Thiền tăng đời Tống, họ Từ, tự Thuần 
Đức, người Vĩnh Gia (Ôn Châu, Chiết 
Giang) Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 
Thiên Thai Long Nhất, thuộc tông Pháp 
Nhãn đời thứ 5, trụ trì thiền viện Diên Thọ, 
núi Bạch Vân, Thiều Châu. 


THƯỜNG HƯNG *# ®# 

Thiền tăng đời Đường, tham vấn Mã Tổ 
Đạo Nhất đắc pháp. Sư trụ Lặc Đàm, Hồng 
Châu (nay là huyện Nam Xương, tỉnh 
Giang Tây). Một hôm, có vị tăng hỏi: Thế 
nảo là khách dưới cửa Tào Khê? Sư đáp: 
Chim én từ phương nam đến. Tăng nói: 
Học nhân chẳng hiểu. Sư bảo: Nuôi lông 
cánh chờ gió Thu. 


832 


THƯỜNG TỔNG #?⁄ #l (1025-1001) 





THƯỜNG LƯU *š 3# 

Hạng bình thường, người bình thường. 
Bích Nham lục q. l ghi: »‡] lW ?Z ŸÑ. 1h 
ft. ñã Mĩ ?8 2 8 đE‹ — Phá vỡ kiến 
giải của hạng bình thường, quét sạch phải 
quấy được mắt.« 





























THƯỜNG NHUẬN # 3 (1510- 
1585) 

Thiền tăng đời Minh, họ Vương, tự Đại 
Thiên, hiệu Huyền Lâm (còn gọi Huyễn 
Hưu), người xứ Tiến Hiền, Giang Tây, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Tiểu Sơn 
Tông Thư, đời thứ 30 hệ Thanh Nguyên. 
Niên hiệu Vạn Lịch thứ 2 (1574) sư trụ trì 
chùa Thiếu Lâm. 


THƯỜNG QUÁN # #t 

Thiền tăng đời Đường, thờ Thiền sư Bách 
Trượng Hoài Hải làm thầy, theo học và đắc 
pháp nơi Ngài. Về sau khi ra hoằng pháp 
sư ở núi Ngũ Phong, Thụy Châu (nay là 
huyện Cao An, tỉnh Giang Tây). 


THƯỜNG QUANG BẢN VIÊN # 
x*® 

Phật tính xưa nay đầy đủ trọn vẹn mà mọi 
người đều có. Thường quang: Ở đây chỉ 
cho Phật tính, linh trí. Tiết Nghệ ngôn 
trong NHQL q. 29 ghi: »Z\ §š J2 J H 
ñ⁄ v HỊ s Bã ñE 2|. ?ế 3 & BỊ, 2 
đụ tĩ Zt 'H T[ tR Bắ #. — Ông hay nơi 
đây khám phá, thì tâm cảnh đêu mát, Phật 
tính xưa nay đây đủ trọn vẹn, ở chỗ không 
có cảnh giới mà có cảnh giới chân thát.« 















































THƯỜNG QUANG HIỆN TIỀN *%# 
*.# %[ 

Ánh sáng của Phật tính hiển lộ ở trước 
mắt, ý nói nhận thức rõ tự tính. Thường 














quang: Dụ chỉ tự tính, Phật tính. Kiến (ñủ) 
tức là hiện (Đủ). Minh Giác ngữ lục q. 1 
ghi: »ïã Ñ Z2 ẤI R #{ ‡H Bá . {H | E 
4 2# f F Cú. HZR ?ð X 
ÑŨ › — Các vị muốn biết tướng chân thật 
thành hình, thì chỉ cần trên không xu nịnh, 
dưới không luồn củi, tự nhiên ánh _sảng 
của Phật tính hiển lộ ở trước mắt, mỗi mỗi 
không nương tựa, siêu thoát trần tục.« 
































THƯỜNG SÁT #% # (?-961) 


Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư thờ Thiền sư 
Cửu Phong Đạo Kiền và đắc pháp nơi 
ngài. Sư ở viện Đồng An, Phụng Thê tại 
Hồng Châu (nay là huyện Nam Xương tỉnh 
Giang Tây). 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là ý Tô sư từ Ấn 
Độ sang? Sư đáp: Tê giác ngắm trăng thì 
sừng nó mọc vằn. Con voi nghe tiếng sắm 
thì ngà nó có vân. Cơ dụng của sư phần lớn 
mang tính văn chương như thế. Sư thị tịch 
vào khoảng trên 90 tuổi. 


THƯỜNG THÔNG 
X. Hằng Thông 


Elul 


THƯỜNG TỔNG *š ## (1025-1091) 


Thiền tăng đời Tống, họ Thí, tự Chiếu 
Giác, người Kiếm Châu (Kiếm Các, Tứ 
Xuyên) Trung Quốc. Năm II tuổi sư theo 
Văn Triệu chùa Bảo Vân xuất gia, y chỉ 
Khế Tư thụ giới cụ túc. Sau đó theo Hoàng 
Long Huệ Nam tham cứu 20 năm, nối pháp 
chấn hưng tông phong Lâm Tế, nổi tiếng 
khắp tùng lâm. Huệ Nam tịch, sư trụ trì 
chùa Lặc Đàm đồ chúng kính ngưỡng tán 
dương gọi sư là »Mã Tổ tái lai«. Niên hiệu 
Nguyên Phong thứ 3 (1080) phụng sắc sửa 
đối Đông Lâm Luật Tự ở Lô Sơn trở thành 
Thiền lâm, Thường Tổng phụng mệnh trụ 


833 


THƯỜNG TRUNG 


3í jl (1514-1588) 





tích thuyết pháp, từng giao du với Tô 
Thức. Năm thứ 5 (1082) vua Thần Tông 
ban sắc cho sư trụ trì Thiền viện Trí Hải 
chùa Tướng Quốc, sư từ chối không nhận, 
vua bèn ban tử y và hiệu »Quảng Huệ 
Thiền sư«. Niên hiệu Nguyên Hựu thứ 3 
(1088) ban hiệu »Chiếu Giác Thiền sư«. 
Đệ tử nối pháp có hơn 10 người như Ấn 
Kiền, Hạnh Anh, Khả Tiên v.v... 


THƯỜNG TRUNG *š ;È (1514-1588) 
Thiên tăng đời Minh, họ Thường hiệu Uân 
Không, người Kiến Xương (Nam Thành, 
Giang Tây) Trung Quốc. Thuở nhỏ theo Lý 
học, từng giảng học thuyết Trí lương tri 
của Vương Dương Minh. Năm 20 tuổi trọ 
ở Nam Kinh. Một hôm đi dạo Hạc Lâm 
gặp Cô Khê, đàm đạo rất khế hợp. Cổ Khê 
chỉ dạy Phật pháp, Thường Trung rất cảm 
động liền theo Ngài xuất gia. Vâng lời 
thầy, sư đi khắp nơi tham các bậc Thiện tri 
thức. Niên hiệu Gia Tĩnh thứ 43 (1564) 
đến Tung Sơn tham kiến Tiểu Sơn Tông 
Thư, không khế ngộ liền từ giã Tông Thư 
đi du phương khắp nơi, sau đó đường như 
đối với lời nói của Tông Thư có tỉnh ngộ 
nên trở lại Tung Sơn, nổi pháp làm truyền 
nhân tông Tào Động. Lúc Tông Thư đến 
trụ am Tông Cảnh ở Bắc Kinh, sư theo hầu 
3 năm, lãnh trọn huyền chỉ. Từ giã trở về 
Kiến Xương, ấn cư núi Tùng Cô. Một hôm 
đi dạo đến Lẫm Sơn, Tân Thành, Hãn 
Giang Sư thích phong cảnh nơi đây bèn kết 
am ở lại 20 năm không tiếp người, chỉ 
riêng kết bạn phương ngoại với La Nhữ 
Phương và Đặng Nguyên Tích, cùng nhau 
đàm luận về học thuyết tính mệnh. 


THƯỢNG CĂN + 3#. 
Căn khí thượng đẳng. Khai thị thiền nhân 
83 


Đồng Văn Thừa trong HSLNMDT q. 1 
ghi: »ìhj lH| 3š 4£. J\ Ế E: ‡R. #J Hà 
EE #4. ìã 7K 38 Eq.. HH Tñ JÈE. 3Š 
3. — Nghe suốt được pháp Thiển tông, là 
có căn khí thượng đăng từ đời trước. Mới 
thoát trần duyên gặp pháp sinh diệt, liễn 
biết nó không đúng bèn vứt bỏ.« 











THƯỢNG CĂN LỢI TRÍ + 3# #| # 

Người có căn khí thượng đẳng và trí huệ 
kiệt xuất. Tiết »Tục Nghệ Ngôn« trong 
NHQL q. 30 ghi: »4* ZlI _E- J8 #Ì #!. šÀ 
3E = lữ 2+ J H . U fÈ 2š #t lý 
IBỊ HH #8 Ấ . du HỊ fỔ ÿ5 Bế ñR ! — Phải 
biết người có căn khí thượng đẳng và trí 
huệ kiệt xuất, quyết chẳng bị hạn cuộc 
trong ba thời (chính pháp tượng pháp và 
mạt pháp), huống là Phật pháp cao siêu, 
không thời nào mà chẳng tròn sáng siêu 
tuyệt, há có thể bị ô nhiễm rl« 


























THƯỢNG CHÍ L 3: (1668-1732) 
Thiên tăng đời Thanh, họ An, tự Văn Trúc, 
hiệu Nhẫn Am, người xứ Gia Hòa, Chiết 
G1ang, Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Đế 
Huy Lộ, đời thứ 38 hệ Nam Nhạc. Trước 
trụ chùa Thiên Ninh, G1a Hòa; sau trụ chùa 
Vân Lâm, Hàng Châu. Tác phẩm: Nhấn 
Am tập. 


THƯỢNG ĐẦU QUAN + ðã Bã 

Cửa ải thiền huyền diệu hướng thượng, cửa 
ải thiền ngộ. Tiết Khai Thiện Đạo Khiêm 
Thiền sư trong Ak Si) q.20 - »HÈ 37 
































ÿJ tH 2 2š 2. ìH — #§ ïll li 
ỳ. ®3 Á 1, đI j â 7K: 
3ÿ. H l 3 # "mm 
, AI RE X4 ý YA lH SE, 2 
1 Hị #® ìä JH #& Ø8, #ï HW Mỹ hh 
. HA — ĐỤ (EE SEÌM?  # 
4 


THƯỢNG LÝ THIÊN lí #i ƒ#3 





?#È HÍ XÃ 44. ft 2 Èl PÃ L úR lữ ‹ 
— Vách bạ muôn trượng không dỉính 
dáng; một con đường thông suốt cũng 
không dính dáng; không hợp tình người, 
phương tiện dạy người đêu không dính 
dáng. Chỉ cái không dính dáng này cũng 
không dinh dáng. Phải thì phải, lại không 
có Phật pháp đạo lý. Nếu ông ra khỏi bốn 
con đường này thì trong khoảng đất trời 
riêng bước. Nhưng một câu riêng bước 
làm sao nói?Đừng ngại trước kia nhiều khí 
phách, nhà người từng đạp thượng đấu 
quan«. 





THƯỢNG ĐƯỜNG + # 

Chỉ cho việc đi lên điện đường để ăn cơm, 
nghe thuyết pháp, tham vấn v.v.. Tuy 
nhiên, từ này thường dùng để chỉ cho vị 
Trụ trì mỗi ngày 2 lần (sáng chiều) lên 
Pháp đường giải đáp thắc mắc về việc 
tham thiền của chư tăng. Tắc 3§, Bích 
Nham lục (Đại 48, 175 hạ) ghi: »]Ñ 7X #E 
#l JMf1IN. E 3 2x: 4H ñỤ 4b HH, 
]Ñ {AI 8Ã 2: Z Đứ—.: - Phong Huyệt ở 
trong Nha môn Dĩnh Châu thượng đường 
nói: Tâm ấn của TÔ sư hình dáng giống 
như máy trâu sắt«. 











THƯỢNG KỶ #4 ở, (1630-1711) 

Thiền tăng đời Minh, họ Dư, tự Vô Ngã, 
người xứ Đoan Châu (Triệu Khánh, Quảng 
Đông) Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư 
Kim Nhiễm ở Quảng Châu, đời thứ 36 hệ 
Thanh Nguyên. Trụ am Đàn Độ. Tác 
phâm: Vó Ngã tập (Thi tập). 


THƯỢNG LAM VIỆN + # 

Ở đường Dân Đức, thành phô Nam Xương, 
tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Được xây 
dựng vào khoảng niên hiệu Thiên Giám 


(502-519) đời Lương Nam Triều, ban đầu 
tên »Thượng Lam Tự«, sau đổi tên là »Đại 
Phật Tự«. Khoảng niên hiệu Khai Nguyên 
(713-741) đời Đường đổi tên là »Khai 
Nguyên Tự«. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 4 
(769) Thiền sư nổi tiếng Mã Tổ Đạo Nhất 
trụ chùa này tiếp hóa học nhân, các thiền 
khách tụ hội, chùa trở thành đạo tràng nổi 
tiếng hoằng dương thiền phong của Mã Tổ 
Đạo Nhất. Khoảng niên hiệu Đại Trung 
(847-860) đôi tên là »Thượng Lam Viện«. 
Khoảng niên hiệu Hàm Bình (998-1003) 
đời Tống đổi tên là »Thừa Thiên Tự«. 
Khoảng niên hiệu Chính Hòa (1111-1118) 
đổi tên là »Năng Nhân Tự«. Khoảng niên 
hiệu Cảnh Thái (1450-1456) đời Minh đổi 
tên là »Hựu Thanh Tự«. Năm 1929 đổi tên 
là »Hựu Dân Tự«. Kiến trúc hiện cón là do 
đời Thanh trùng tu. Trong chùa thờ tượng 
Phật lớn bằng đồng, cao 18 thước Tàu, 
nặng 36000 cân. Còn có đại đồng chung 
đúc vào niên hiệu Càn Đức thứ 5 (967) đời 
Nam Đường, cao 7 thước Tàu, nặng 10064 
cân, treo trên lâu các hình vuông bằng đá 
hoa cương xây vào năm 1929 phía bên 
phải chùa. 


THƯỢNG LÝ THIÊN # # # 

Sách, 1 quyền, do Cảnh Long soạn vào đời 
Minh. Vào niên hiệu Chính Thống thứ 5 
(1440), đạo sĩ Liêu Thượng Thành ở miễu 
Ngũ Thánh phủ Ứng Thiên có vẽ I bức 
tranh thiền sư Hoàng Long đang lễ bái thưa 
hỏi Lữ Động Tân với tựa đề là »Thần hóa 
đồ« và phụ phần giải thích rằng thiền sư 
Hoàng Long rất hâm mộ đạo pháp của Lữ 
Động Tân. Cảnh Long soạn »Thượng Lý 
Thiên« nhằm bác bỏ ngụy thuyết ấ Ấy, mục 
đích để nó không làm lầm mọi người. 


835 


THƯỢNG MÔN THƯỢNG HỘ L Ƒïj 





THƯỢNG MÔN THƯỢNG HỘ + 
là DI cổ s- 

Chỉ cho tăng hành cước tham phỏng thiền 
sư các nơi. Tiết Chiêu Khánh Đạo Khuông 
Thiền sư trong NĐHN dq. 8 ghi: »iš 3l Ít 
#J. ññ Á\ 1í Íä j# ‡H ft ‡H lý TE jð . 
## lò RÿV ZWÈ. M LEƑ1EƑE. T 
Bị HÀ. — Ở đây không một vật, các 
ông vất vả bức bách nhau thế ấy để làm 
gì? Vừa khỏi tâm sớm đã không dính dáng; 
lại còn hành cước tham phỏng thiên sư các 
nơi thật là cách xa ngàn dặm muôn dặm!«. 












































THƯỢNG NHÂN + ^. 

1. Bậc Cao tăng có đầy đủ trí huệ và đạo 
đức, đủ sức làm thầy mọi người. Bài thơ 
Sơn Tự của Trạng Nguyên Nguyễn Trực 


























Aó Nam) ghi: 

2š JLU S lR]5?. Ñ # # J1 
đh NỆTR ĐH ĐR ` lš Eš fj ft 2% 
Hh 3£ ƒ§ R 2. tli¡44#H £ 
-EA BH %7. Ml3*.XX 


»Đột ngột vân gian tự 

Nhân sinh kỷ độ qual 

U nham tàng Phật tích 

Tiêu bích ÿ tăng gia 

Địa viễn phi trần thiêu 

Sơn cao đắc nguyệt đa 

Thượng nhân lưu khách túc 

Õi dụ hựu phanh trà«. 

»Mây biếc hiện bóng chùa 

Người đời mấy kẻ qua! 

Hẻm đá còn dấu Phật 

Sườn non ẩn mái nhà 

Xa đất càng ít bụi 

Non cao trăng thêm đây 

Cao tăng giữ khách lại 

Lùi khoai với nấu trà«. 

2. Người có căn khí thượng đăng, đạo pháp 
tinh thâm và đạo đức cao thượng. Tiết 


Kính Sơn Trí Sách Thiền sư trong NĐHN 
q. 18 ghi: »EÄ % ‡ã lí 2v 2 ‡ lí 
ø — Bác thượng nhân chẳng trau chuốt 
mà đẹp, (hay) chăng đợi mài giãa mới giỏi, 
chẳng đợi uốn nắn mới thăng.« 








THƯỢNG SĨ + + 

Người căn khí thượng đẳng. »Chứng Đạo 
Ca« của Vĩnh Gia Huyền Giác Đại Sư 
trong CĐTĐL q. 30 ghi: » [: +: — 3 — 
7. tt #BR #£ ^lš. - Người 
căn khí bậc thượng nhờ có quyết tâm nên 
tắt cả đều xong. Còn hàng trung hạ càng 
học nhiễu càng chẳng tin nơi tự tâm.« 


THƯỢNG THIỀN ĐƯỜNG _k 3ÿ # 
Ở phía dưới điện Nhục Thân, ngọn Thiền 
Quang, núi Cửu Hoa, tỉnh An Huy, Trung 
Quốc. Nguyên tên là »Cảnh Đức Đường«, 
niên hiệu Khanh Hy thứ 6 (1667) đời 
Thanh, đệ tử của Quốc sư Ngọc Lâm là 
Tông Diễn sau khi mở rộng kiến thiết đổi 
tên là »Thượng Thiền Đường«. Khoảng 
niên hiêu Hàm Phong (1851-1861) chùa bị 
chiến tranh phá hủy. Đầu những năm Đồng 
Trị (1862-1874) xây dựng lại. Kết cấu tỉnh 
diệu, ngoăn ngoèo lung linh, mây rừng tôn 
vẻ đẹp cho nhau, suối đá vây quanh, bố cục 
tính xảo. Người xưa khi đi du ngoạn 
Thượng Thiền Đường, khen nó có ba cái 
nhất: »Hương khói Cửu Hoa đứng đầu 
thiên hạ chỉ có Thượng Thiền Đường là 
thịnh nhất; phong cảnh chỉ có Thượng 
Thiền Đường là đẹp nhất; điện vũ chỉ có 
Thượng Thiền Đường là xinh nhất«. 
Những năm 60 của thế kỷ 20 bởi tăng nhân 
không cân thận đề lửa thiêu cháy phần lớn 
lầu gác. Điện vũ hiện còn không nhiều, 
trong Đại hùng bảo điện thờ tượng đắp 
Thích-ca, Quán Âm, Địa Tạng. Vị Đà điện 


836 


THƯỢNG THƯỢNG LỢI CĂN L E #l 





có rường hoa xà chạm, phía sau là khách 
đường, thiền phòng, tịnh thất. Xung quanh 
chùa đẹp đẽ tĩnh mịch, ben cạnh có suối 
Kim Sa. Bên suối có cây Kim Tiền, tương 
truyền là do tiền mua rượu của Lý Bạch 
hóa thành, là một trong ba báu của Cửu 
Hoa Sơn. 


THƯỢNG THỦ + # 

Bậc Thủ tọa trong tăng chúng tham thiền 
hoặc người có địa vị khá cao trong chùa. 
Tiết »Sở Thạch Hòa thượng Hành trạng« 
trong PKKNL q. 20 ghi: »JÈ HH, ## ƒ#ï 
% _E xã HÍ\. li 8 4 }⁄3 m 7đ 
Ñ se —- Năm Mậu Thân, cử bậc Thượng thủ 
đắc pháp là Cảnh Hiến thay thế, nên mùa 
Hạ lão mới đến Tây Trai ở được.« 




















THƯỢNG THỦ ĐỆ TỬ + #4 # # 

Thủ tọa, đệ tử lớn. Tổ thứ 14, Long Thọ 
tôn giả trong CĐTĐL q. 2 ghi: »4$ ?# TL: 
lí Z% T ở jš #š 3# FEl. lỊỊ 2# XÃ 3Zš HR 
MÑ ^ 3í ñJ ìt. RỦU H lH 





























trông tron đi, chứ đừng sa vào lời nói chữ 
nghĩa.« 


THƯỢNG THƯỢNG CHI CHÍ L + 
+ 

Yếu chỉ thượng thượng, tức yếu chỉ của 
Thiền tông. Bài tựa của Tỳ-kheo Huệ 
Nguyên trong Trúc Lâm Tổ Sư Tuệ Trung 
Thượng Sĩ ngữ lục ghi: »Èä —ˆ 3E , S fÈ 
3. E E}Z H‹ - Siêu tam thừa, vượt 
Phật thừa là yếu chỉ thượng thượng«. 





THƯỢNG THƯỢNG CƠ + _L 34 

1. Bậc căn cơ thượng đăng. 7g Dung 
Am lục q. I ghi: »Ñ| Ƒ† †I lữ #2 L L 
HỆ. li ?l J4 HH. HH Bá H' F s — Đóng 
cửa ngủ khò là tiếp bậc căn cơ thượng 
đẳng, sử dụng ngữ cú để chỉ bày là 
phương tiện tiếp dẫn hàng trung hạ.« 

















2. Thiên cơ vi diệu tột cùng, siêu việt lời 

















...Sau đó, Tổ bảo vị đệ tử lớn là Ca-na-đề- 
bà rằng: Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, 
nay sẽ trao cho ngươi, lăng nghe ta nói 
kệ... « 


THƯỢNG THƯỢNG CĂN CƠ kL + 
3Ế 2& 

Người có căn khí thượng đẳng. Tiết Bắc 
Viện Thông Thiền sư trong NĐHN dq. 13 
ghỉ: »nấ _|. RE #ï Đ JB 3í. th 3 ñR Rr 
l\. ‡  E RE, 2E TH du ĐW ĩ 
Rút Fở W, Z1 ð MỊ Ƒ1 øR E 
JE. #4 4 & Mù, Ä VÀ 2k - 
Chư Thượng tọa có việc gì? Hãy bước ra 
bàn luận. Nếu là người có căn khí thượng 
đẳng, thì không cần như vậy. Nếu là hạng 
trung hạ thì cần phải dọn dẹp nhà cửa cho 
































































































































nói tri thức. Pháp Diễn k> l„c q. thượng 
ghi: »†- lt ZI| *Z È£ ÑÚỊ ‡ 4>. J 2 ñh 
HN MÑ À  Ủ% “. 2Ế #Ã H5 HỦ & ñR HE 
1 X.R ðW 2v Ý s — — R 
-E.È lế BH 1E 2H. 2ï 

to ĐH lÈ #tU  H 

#†. HỆ Ø% HỆ §W.. ñr lH 

— Ngàn non bày xanh ngái, 





liễu bờ rủ tóc vàng, tiểu phu hát ca, ngư 
ông gõ nhịp mái chèo, khèn sáo ôn náo, 
chim kêu ríu rít, giai nhân má hông, công 
tử thanh lịch, mỗi mỗi đều vì các ngươi mà 
phát thượng thượng cơ, mở Chính pháp 
nhãn. Nếu nơi đây lãnh hội được thì Đầu- 
đà Ca-diếp không có chỗ dung thân, còn 
như không lãnh hội thì ăn cơm ăn chảo đi, 
THOHĐ rằng các ngươi sẽ ngộ đạo thấu triệt 
rõ rằàng.« 


THƯỢNG THƯỢNG LỢI CĂN + 


837 


THƯỢNG THƯỢNG LỢI CĂN L E #j ‡§ 





-+ #l 3É 

Người có căn khí thượng đẳng, kiệt xuất. 
Thư đáp Trung thừa Trịnh Côn Nham 
trong HSLNMDT q. 1 ghi: »? ?# Jdj 
Mu L 2Ã. †T # J\ ñ8 5 E1. H fãù 
đỤc HJ 7d 7V. #ñ lí À. KE # ẤI 
⁄%VÒ JJ.E E1. PL ñP Tí Ÿ s - 
Nếu từ trên căn bản thực hiện công phu, 
phá vở hang ô tám thức lật đồ sào huyệt vô 
mình, vượt qua những giai vị Bồ Tút, trực 
tiếp ngộ nhập Phật tính, lại không cần 
pháp nào khác. Đây là người có căn tính 
thượng đẳng, kiệt xuất, chỗ chứng ngộ của 
họ thì sâu.« 















































THƯỢNG TÚC _- # 
Đệ tử kiệt xuất, học trò giỏi. Tông Môn Võ 














Khó ghi: »ƒš ?# 3 X# ñ — TL:  j 
ï.. Jš Wl. In #$ íỨH # 3ò X HH. — 





Thiển sư Bảo Ninh Dũng có 2 vị đệ tử kiệt 
xuất là Xử Thanh và Xử Ngưng cùng tham 
học với Thiên sư Bạch Vân Thủ Đoan«. 
Chương Trần Nhân Tông trong Tm Tổ 
Thực lục ghi: »ãÄ fRỊ [- há TH R§ v lá 
`... ff # ií F Hi #â 

„ ME E £ 3% Ý # ÃI †f l s - Ngài 
lên ở am Tử Tiêu, vì Pháp Loa giảng 
Truyễền Đăng lục. Thị giả xuống núi gần 
hết, duy có đệ tử kiệt xuất là Bảo Sát còn ở 
thôï«. 

















THƯỢNG UYÊN + 3Ÿ (1627-1679) 

Còn gọi: //4¡ Uyên. Thiền tăng đời Thanh, 
họ Tào, hiệu Ba Đình, người xứ Tân Hà, 
Ký Châu (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) Trung 
Quốc. Năm 16 tuổi sư đến Tam Phong, Hải 
Ngu (nay là huyện Thường Thục, tỉnh 
Giang Tô), vào làm đệ tử của ngài Tung 
Ấn, dường như tham học đến năm 19 tuổi 
thì được ngộ. Ít lâu sau, sư đến Linh Phong 


hoằng pháp, hết sức chấn chỉnh quy củ 
tùng lâm. 


THỨU LÃNH ®% # 

Còn gọi: Linh Thứu sơn, Lĩnh sơn. Tên 
núi, ở Trung Án Độ, vì ở trong núi có 
nhiều kên kên. Hơn nữa đỉnh núi có hình 
dáng giống con kên kên nên lấy đó làm tên 
gọi. Là nơi đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
thuyết pháp. Tông Môn Võ Khó ghi: »— 
lñj 3i jk. ñ % lš Ì\ Rỳ #4. — 3 1E: 
7Ro ñš 7R HD ÌÀ ñE lỆ . — Ba câu hỏi 
khó phá, vượt cơ nhiệm mẫu ở Thứu Lãnh. 
Một lời dạy nhỏ nhoi, bày thể chân thật nơi 
Long Phong.« 





THỨU PHONG SƠN # 3£ ,l; 
X. Hoàng Bá sơn. 


TÍCH #ÿ 

Cây tích trượng mà thiền tăng cầm nơi tay, 
gọi tắt là »Tích«. Pháp Diễn ngữ lục q. 
trung: »Ñi — H ‡# 2 lễ 7 jJˆ. - Một 
hôm, sư cẩm tích đi nhiễu quanh phòng 
Trụ trì«. 





TÍCH MỘC THÀNH KIM THÁP 3ƒ 
+x*~»©*# 

Trong khuôn viên chùa Tây Sơn Nguyên 
Đại Thiền Bảo Lâm, khe núi Dương Giác, 
phía tây bắc thành Tích Mộc, thành phố 
Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. 
Tháp xây vào đời Liêu, hình bát giác xây 
gạch mái kín, 13 tầng, cao 31,5m. Nền tòa 
chia làm hai tầng trên dưới, nền tòa tầng 
dưới nơi góc quảng dùng sư tử nâng đỡ, 
phân nửa đã bị chôn vùi trong đất. Nền tòa 
tầng trên tám mặt đều có làm cửa khốn, 
trong cửa khốn chìa ra sư tử khắc nồi. Trên 
tòa còn làm 3 tầng tòa sen. Thân tháp tầng 


838 


TỊCH HẠ ƒš 'F 





thứ nhất đặc biệt cao, tám mặt đều có làm 
cửa cuốn tò vò, phía trong cửa và hai bên 
cửa đều có đắp tượng Phật, trên công đắp 
tán cái, phi thiên. Tầng thứ hai trở lên là 
mái kín; mái kín của tầng thứ năm trở lên 
hiện đã bị tốn hoại. Đây là một tòa tháp 
đặc ruột mái kín tiêu chuẩn đời Liêu. 


TÍCH THỦ MY MAO t!# #t  £, 

Từ ngữ thường dùng trong nhà thiền. Có 2 
nghĩa: 

1. Phấn chấn tinh thần. Tiết Hà Ngọc Hòa 
thượng trong TĐT q. 2 ghi: »|ñ]: . . ZE 
3# tí Á  ÚU fJ? HỤ 2š: Tí lV J # 
lƒ.; — Hỏi: ... Chẳng hay ý của người xưa 
thế nào? Sư đáp: Hãy phần chấn tỉnh thần 
lên!«. 

2. Lời nói chớ nhiều quá, chớ có trái ngược 
với thiền chỉ chẳng lập văn tự ngữ ngôn. 
Tiết Tào Sơn Quang Huệ Thiền sư trong 


















































NĐNN q. 13 ghi: »Ïñ]: tí ÀÄ 2: [i1 
Ấ[ lã E- — §h #. | ãH Mfj? lữ 
FHl: l1 Hý JH 6 #ƒ! - Hỏi: Người xưa 














nói như giọt tuyết trên lò lửa, ý chỉ thế 
nào? Sư đáp: Lời nói chớ nhiều quá« 
TỊCH ÂM TÔN GIẢ ‡ỉ # #$ #3 


Hiệu của Thiền tăng Đức Hồng đời Tống. 
X. Đức Hồng. 





TỊCH CHẤN (¡ 
1705) 

Thiền tăng đời Minh, họ Đơn, tự Nhân 
Sơn, hiệu Nhân Tâu, Hoa Tâu, người xứ 
Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sư 
nối pháp Thiền sư Phẫu Thạch Hoằng 
Bích, đời thứ 37 hệ Nam Nhạc. Trụ trì 
chùa Thiên Đài Hoa Đảnh. Tác phẩm: #/oa 
Tấu quảng lục, Đăng sử kỷ niên, Tam 
Phong đăng sử, Thiển tông chánh tông 


#m®Ì Z (630- 


đăng sử, Tế tông bồ tục đăng sử, TẾ đăng 
sử tục lược, Danh túc phán hóa đăng sử, 
Pháp uyên hiện trưng lục. 


TỊCH CHIẾU THIỀN SƯ ‡š 78 3# #§ 
Hiệu của Thiền tăng Huệ Cầu đời Ngũ Đại. 
X. Huệ Cầu. 


TỊCH DIỆT #r z3 

(Tăng sĩ) qua đời. Từ đồng nghĩa là Niết- 
bản. Nguyên tiếng Phạn là Nirvana, dịch 
âm là Niết-bàn, dịch ý là Tịch diệt. 
Chương Cưu-ma-la-đa, tổ thứ 19 trong 
CĐTĐL q. 2 ghi: »# 3 # Ä lữ 4®. l4 
tí 4H 1? 1k. 3X - Nay đã đến lúc ta tịch 
diệt, ngươi nên tiếp tục giáo hóa chúng 
sinh«. 


TỊCH HẠ 75 TF 

Còn gọi: Thiên tịch (#Ÿ JZ). Nơi mà người 
tu học tụ tập lại để tham thiền học đạo, 
hoặc nơi mà thiền sư thu nhận học trò để 
giảng đạo. Tương đương với từ Đạo tràng. 
Tiết Pháp Thường Thiền sư trong NĐHN 
q. 5 ghi: »#É J Z 1. “% XiJK Á 3š XW 
đt $š fE 3š ?5 Jl F.v 3š ?ñ ïl }š St JMI 
J ƒ.. — Từ đó về sau, kẻ học thiển 
dân dẫn tụ tập tại đạo tràng của Tì hiển sư 
Pháp Thường, đạo pháp của Pháp Thường 
càng thêm hưng thịnh.« 

















Tiết Đức Sơn Tuyên Giám Thiền sư trong 
NĐHN q. 7 ghi: »Íế Bi. Bị 2ÿ Xl JW Mi 
ñ. HñÚ24 ® Ÿ. 7H: H3 ñ T 
Đ Št Đh BÀ lã v đà DỊ SP Íb Ñ ÍTv 4 
Ít Hồ ÍñẰ. Bị J Bề ƒ MU ñ Hí lí ÀÁ 
4È v hủ PE M ñb ‹ — Sau nghe đạo tràng 
phương Nam khá hưng thịnh, sư nổi cơn 
bắt bình nói: Kẻ xuất gia ngàn kiếp học uy 
nghỉ của Phật, muôn kiếp học tế hạnh của 
Phát còn chưa thành được Phát. Bọn ma 




















839 


TỊCH THẤT ÿšï 3 





mị phương Nam dám buông lời trực chỉ 
nhán tâm, kiến tính thành Phát à!« 


TỊCH THẤT &i # 
Hiệu của thiền tăng Huệ Quang đời Tống. 
X: Huệ Quang. 


TỊCH THẤU #š :# (1674-1710) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trần, mới đầu 
xưng là Huệ Triệt, tự Biệt Quang, người 
Vưu Khê (Phúc Kiến) Trung Quốc. Sư 
theo Hằng Đào chùa Cổ Sơn xuất gia. Niên 
hiệu Khang Hy thứ 48 (1709) sư sang Nhật 
Bản tham học với Đại Hành Hải Quyền 
chùa Sùng Phúc ở Trường Kỳ, nối pháp trở 
thành đời thứ § chùa Sùng Phúc. Năm sau 
thị tịch. 


TỊCH TRUYỂN 3š 4# (1664-1731) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Trần, tự Đạo 
Bản, hiệu Chỉ Đình, người Phúc Thanh 
(Phúc Kiến) Trung Quốc. Lúc 56 tuổi sư 
vâng lời Thầy mình là Linh Nguyên Hải 
Mạch sang Nhật Bản trụ trì chùa Sùng 
Phúc núi Thánh Thọ ở Trường Kỳ. Sư giỏi 
thơ họa, thường giao du với văn nhân mặc 
khách. Tác phẩm: Tiếu Minh Thảo I 
quyền. 


TỊCH VIÊN #š Bị (1207-1299) 

Thiền tăng đời Nguyên Trung Quốc. Đời 
Tống niên hiệu Thiệu Định thứ 1 (1228) do 
ngưỡng mộ Thiền sư Đạo Nguyên tông 
Tào Động mà sư sang Nhật Bản. Sau khi 
Đạo Nguyên tịch, sư tham kiến Cô Vân 
Hoài Trang được tâm ấn. Nơi huyện Phúc 
Tỉnh (Nhật Bản) Đại Dã, sư xây cất chùa 
Bảo Khánh và trở thành Tổ phái Tịch 
Viên, đây là một phái Đạo Nguyên tông 
Tảo Động Nhật Bản. Niên hiệu Chính An 


thứ 1 (1299) sư thị tịch. 


TIỆM KHẾ 3# 3# 

Tu hành dần dần, chứng ngộ dần dần. Đàn 
Kinh bản Đôn Hoàng: »ìŠ Íf # lf. 
TH? . 3X HỊ ấMl{ #2. †ñ RỊ tị £. — 
Pháp không có đồn tiệm, người có mau 
chậm, kẻ mê thì tiệm khế, người ngộ thì 
đốn tu«. 





























1 








TIỆM THỨ #¡ # 

Theo thứ tự tiễn dần. Mậ/ Am ngữ lục ghi: 
»Ñft ⁄J HỊ Øf . Z7R 4Œ BH ìX . — Lìa huyễn 
liển giác, cũng không theo thứ tự tiễn 
dân.« 


























TIỆM TU 3ï 1# 

Tu hành từ từ, chứng ngộ dần dần. Đây là 
con đường đưa đến NGỘ theo thứ tự từ 
cạn đến sâu, cũng là một môn phái lớn của 
Thiền tông Trung Quốc. Vào thời kỳ đầu 
của Thiền tông, phái này rất được triều 
đình đương thời xem trọng, cực thạnh một 
thời ở phương Bắc nên gọi là »Bắc Tông«. 
Về sau, với sự lớn mạnh của học thuyết 
»Đốn ngộ« khiến phái »tiệm« SUY VI. 

Thư đáp Trịnh Côn Nham Trung thừa 
trong HSLNMDT 4q. 1 ghi: »Jlt ở ñỗ TẾ , 
7R 3š 2 lH. # # †R + L fú T 
%4. TỊ IW J\ ñ8 5 F1. ỦÑ ÑM #t HỊ ñấ 
X.s —lñÍ A. E&ãl3#. H7 
E .E “l 34. Ø ñ # . H 4â Mi 
1£. ĐI ñð ?f ÈŠ.. — Việc chứng ngô này 
cũng có sâu cạn chẳng đồng. Nếu từ trên 
căn bản thực hiện công phu, đập tan hang 
Ổ tám thức, lật đồ sào huyệt vô mình, trực 
tiếp ngộ nhập nên không cân pháp nào 
khác. Đây là bậc lợi căn thượng thượng, 
chỗ chứng ngộ sâu. Ngoài ra đêu là tiệm 
tu, chỗ chứng ngộ cạn«. 






























































840 


TIÊN GIÁC HẢI TỊNH Z #ï # ‡# (1788-1875) 





TIÊN ẢNH 3# # 

Bóng roi, dụ chỉ thủ đoạn cao siêu của 
thiền sư tiếp dẫn người học mà không để 
lại dấu vết. Bài tựa của Dương Ức trong 
CĐTĐL ghi: »lšŠ #4 2š l4. 2#? †Ì }3 ññ 
1#: #l MÃ ñŠ 3L. 2ý lñ Ì* MM Xi. ñ5 
lạ 14 “t:. TU bá X lÑ ¿ — Cơ duyên kích 
phát lẫn nhau như hai mũi tên chỏi nhau; 
kho trí huệ phát sáng là nhờ bóng roi giúp 
đỡ. Dẫn dắt kẻ hậu học, truyền bá mở 
mang đạo nhiệm mâu«. 

















TIÊN ĐÀ KHÁCH 4) È # 

Nghĩa đen là người đầy tớ khéo hiểu được 
ý của chủ. Thiền tông muợn từ này để chỉ 
cho người lanh lợi, lãnh hội nhanh chóng 
cơ pháp của thiền sư. Tiên-đà là gọi tắt của 
Tiên-đà-bà 

(Phạn ngữ: Saindhava, Pali: Sindhava). 
Tây Ấn Độ thời cổ đại có 4 thứ sản phâm 
nổi tiếng: Muối, khí giới, ngựa, nước; 
nguyên ý của Tiên-đảà-bà là hình dung từ 
của »Tín Độ sở sản«, về sau chuyên chỉ 4 
thứ sản phâm nỗi tiếng. 

Theo Kinh Niết-bàn bản Bắc và bản Nam 
q. 9 ghi: Xưa có quốc vương nọ, trong 
triều có vị đại thần lanh lợi, khi vua cần 1 
món gì trong 4 thứ danh sản thì đều gọi 
»Tiên-đà-bả! Tiên-đà-bả!« Vị đại thần liền 
biết Vua muốn tìm vật gì. Thiền tông 
mượn từ này chỉ cho người học thông minh 
lanh lợi, khéo hiểu ý người, hay nhậm vận 
tự tại khế nhập cơ pháp Thiền sư. Tắc 92, 
Bích Nham lục (Đại 48, 216 hạ) ghi: ®? rH 
#ï # Íl\ lÈ % . f[ à  #R F — Rñ. — 
Hội đáy nẾu có người lanh lợi, đâu nhọc 
Văn-thù đánh một dùi!«. 














TIÊN ĐỔ % I# (1265-1334) 
Thiền tăng đời Nguyên, họ Diệp, tự Vô 


Kiến, người xứ Tiên Cư Thai Châu (nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Sư 
ham thích đọc sách, chỉ cần nhìn qua là 
nhớ và đọc lại được. Sư theo ngài Cổ Điền 
Hậu xuất gia rồi tham học nơi Phương Sơn 
Bảo. Một hôm sư đang làm công tác, chợt 
băng tan sạch không (đốn ngộ). Phương 
Sơn dùng kệ ấn chứng rằng: 

JÝ. 4b Rú B Ä. Mễ ZH, # f 

J# 3l H 1l. # 42k R 
»Tâm này rất rộng lớn 

Hư không chẳng sánh nồi 

Đạo này chỉ như thể 

GŒìn giữ thôi tìm ngoài. 

Sư vâng lời thầy xây dựng Thất Hoa Đảnh, 
ở chùa 40 năm chân không bước ra khỏi 
công. Người học nương ở, cất am che lều 
khiến nơi đây trở thành tùng lâm. Tác 
phẩm: Ngữ i„c 2 quyền. 














TIÊN GIÁC HẢI TỊNH # # ;‡ :# 
(1788-1875) 

Thiền tăng đời cuối Lê đầu Nguyễn, thuộc 
tông Lâm TẾ, đời thứ 37, nối pháp Thiền 
sư Phật Ý Linh Nhạc. Sư tên Nguyễn Tâm 
Đoan, quê ở Gia Định, miền Nam Việt 
Nam. Năm sư 15 tuổi được cha dẫn vào 
chùa Từ Ân ở Gia Định làm lễ xin Hòa 
thượng Phật Ý Linh Nhạc cho sư xuất gia 
tu hành. Hòa thượng giao sư cho Thiền sư 
Tổ Tông Viên Quang trụ trì chùa Giác 
Lâm dạy dỗ. Thiền sư Tổ Tông đặt pháp 
danh cho sư là Tiên Giác, hiệu Hải Tịnh. 
Sư chí tâm tu học ở 2 chùa Giác Lâm và 
Từ Ân nên sau một thời gian, sư sớm trở 
thành một danh tăng uyên bác. Năm 1825, 
vua Minh Mạng cho dời sư ra trụ trì chùa 
Thiên Mụ ở kinh đô Huế. Năm 1841, sư 
được bổ trụ trì chùa Long Quang. Năm 
Tân Mùi (1871), sư hợp cùng chư Hòa 


S41 


TIÊN GIÁC TÔNG THỪA 2E # 2% # 





thượng ở các tỉnh Nam Kỳ tổ chức Đại 
giới đàn ở chùa Tây An, tại núi Sam, Châu 
Đốc (An Giang). Năm Ất Hợi (1875), sư 
lại tổ chức Giới đàn ở chùa Thiên Ân (Gia 
Định). Đến ngày 8 tháng I1 năm Ất Hợi, 
năm Tự Đức thứ 29 (1875), sư thị tịch, thọ 
88 tuổi, tháp của sư được xây trong khuôn 
viên chùa Giác Lâm. Theo: LSPGĐT của 
Nguyễn Hiền Đức. 


TIÊN GIÁC TÔNG THỪA % #. # 
® 

Sách, 5 quyền, do Ngộ Phong Viên Tín 
hiệu đính, Quách Ngưng Chi biên tập lại, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 148, trang 
455. Sách này là từ »[Iiên Giác tập« 2 
quyền do Đào Minh Tiềm soạn vào đời 
Minh, được Quách Ngưng Chi cải biên mà 
thành. Nội dung thu thập cơ duyên ngữ yếu 
của 111 vị cư sĩ được chính thức truyền 
thừa và 73 vị cư sĩ vô danh. Trình bày một 
cơ một cảnh, một lời một câu của các bậc 
tiên giác để làm gương sáng cho người học 
đời sau. Sách này là tư liệu quan trọng để 
tham cứu về đạo nghiệp của giới cư sĩ. 


TIÊN SƯ THIỀN VIỆN + ## ‡# 
X. Thánh Thọ tự. 


TIÊN TRÀ #t # 

Nấu trà. Người xưa muốn uống trà thì phải 
dùng lửa để nấu. Uống trà là một tập tục 
của thiền lâm. Tông Môn Võ Khó ghỉ: »i 
Hh HH 4š Ff ÉỦ JÃ 2È ‹ - Quét đất nấu trà 
đêu đích thân làm lấy.« 


TIẾN # 

1. Lãnh ngộ, lãnh ngộ. Tiết Đại Quy Phật 
Tính Thái Thiền sư tực GTPĐL q. 26 
ghi: »ÈJ“ ?ý ¿È HH V #% 24 J v Bề lf 











WR HH. #à tất đH 2X. Ù Ð ĐI lỗ fv 
S# TƯ - # 1U ® 8 - x3 Tï mã o 
Tâm địa bình thường, thói nhà điểm đạm 
kí đáo, tỳ thời ứng dụng vượt thoát 
khuôn phép thông thường. Ở đây lãnh hội 
được thì trong ngoài có mặt. Còn nếu 
chẳng hội thì trong gạo có sâu.« 

2. Biết, nhận thức. Tiết Hưng Hoá Tương 
Thiền sư trong NĐHG q. 2 ghi: »J# ï Í#ft 
lv Jd ÄÃ HỆ 3l lệ fổ Í3 2E HỦ. — Kẻ 
không có khí phách gặp ngài Đại Giác cho 
ăn gậy đau điếng mới biết được tiên sư«. 




























































































TIẾN ĐƯỜNG +#‡ # 
Hạ thủ công phu. 


TIẾN KỲ ;# 3# 

Bắt đầu lên đường, chỉ cho việc đề khởi 
thoại đầu. Sở Sơn Kỳ Thiền sư giải chế 
trong Thiên Quan Sách Tiến ghi: »ŠẼ jlủ ññ 
ĐỸỊ Jã ÌE HH — Đề khởi thoại đầu là tiến 
kỳ«. 


TIẾN TỪ THÁP #, # 3# 
X. Từ Thọ tháp. 

















TIẾN VÂN ‡‡ £ 

Hỏi tiếp. Biểu thị người học tiếp tục đặt 
câu hỏi để thiền sư thuyết pháp, là dụng 
ngữ ghi chép việc hỏi đáp trong nhà thiền. 
























































Mật Am ChẾT, lục ghi: »Ñft 3 L 3. Tl _ 
lị {[ &¿ 1E ỳš HR. lữ 2ã. ! # # 
3*£. 1E +. H 1l #H Mũ ÌÉ 0Ý fW ?ầ 

X‡tE£®%. lữ Z- # l! 4E 14 8 3ã 
Tị MÑ ø - Ngày giải hạ, sư thượng đường, 


tăng hỏi: Cái gì là Chính pháp nhãn? Sư 
đáp: Giày cỏ không nhẹ. Tăng hỏi tiếp: Cứ 
như việc Hòa thượng nói lúng cái chậu 
bằng gỗ thì sao? Sư đáp: Lão tăng chưa 
từng động lưỡi.« 


842 


TIỀN TAM TAM, HẬU TAM TAM ïj 











„ 





TIẾN VIỆN +‡ 

Thiền sư đến nhậm chức trụ trì tự viện. 
Như Tịnh ngữ lục q. hạ ghi: » 3: 3E 
lữ ƒö fÈ ff fÈ. 3E Bé ZZ ÍT ÍfÍ7. lá 
}H# 4 J#? fñ lá Ñ§ †Ì bh. #4 
7E 3X. jW †Ì BL. F RE ‹ — Sư thượng 
đường nói: Nhậm chức trụ trì tự viện ở 
được liên ở, từ chức trụ trì cần đi liên đi. 
Có biết cho chăng? Cây gậy đen sì nảy, 
đừng trách nó rất dữ tợn. Sư ném gậy, 
bước xuống tòa.« 





















































TIỀN BẤT CẤU THÔN, HẬU BẤT 
ĐIỆT ĐIỂM ïñf £ ‡š ‡†. # Z£ i4 # 
Chưa đến nơi đến chốn. Trước chăng đến 
xóm làng, sau chăng ra khỏi cửa. Tắc 65, 
Bích Nham lục (Tục 117,190, thượng) ghi: 
»Ifí 4 li RÌ. # ®3X)N.  ?r † 








#. HỊ † R Jj# +&. 3 ñ ñ 5 H 
ÀX‹ Ný  ElU % #t. — Chưa đến nơi đến 




















chón mà bẻ gãy chiếc gậy là nhăm đi đâu? 
lời nói của Tuyết Đậu nhự sảm nỗ mà 
chăng có một gi0t mưa«. 


TIỀN ĐẦU ïïf 5ñ 

Trước mặt, phía bên kia. Lâm 1: é ngữ lục 
ghi: »i ÿ.. ñU ñấ 2 f #“ N Z4. + 
#⁄ JH 9U ƒ. TH f1 — ÍJ f ñR‹ ÖŸ ñ 
UH ?ệ AI ñH so — Này Đạo lưu, như các 
thiên viện có người học tìm đến, chủ khách 
gặp nhau xong, liền đưa ra một câu để 
phán biệt bậc thiện trì thức trước mặt.« 





















































TIỀN ĐẦU NHÂN ïƒ† 5ã ^. 
Gọi tắt: Tiên nhân. Người ở trước mặt, đối 
phương. Đản Kinh Nên Đôn Hoàng) ghi: 




















bi 3 A 4H „ Cñft Úl 3ê: 27 T 
“ †H I# . lọ) te tu ái: THIÊN 








phương BÌNH ứng thì cùng luận về Phật 
nghĩa. Nêu thật chăng tương ưng thì ta 


chắp tay để họ được hoan hỷ«. 


TIỀN ĐƯỜNG THỦ TỌA ïƒ 
,.3 

Tăng đường trong các thiền viện khá lớn 
được chia làm hai: Tiền và hậu đường. Mỗi 
nhà (đường) đặt một vị Thủ tọa, địa vị của 
Tiền đường Thủ tọa cao hơn Hậu đường 
thủ tọa, quyền hạn đứng sau vị Trụ trì. Mi 
Am ngữ lục ghi: »ãŠ NỈ ?ế FT ƑŠ §ễ ?R FI 
ÄI li 3” flị.. — Thỉnh Tiên đường thủ tọa 
Hạc Lâm Ấn Hòa thượng thủ tọa, thay thể 
vị Trụ trì thuyết pháp cho đại chúng 
nghe.« 


# 




















TIỀN KHÊ ïf ;£ 
Hiệu của thiền tăng Đức Minh đời Minh. 
X. Đức Minh. 


TIỀN NHÂN ïƒ ^. 

Người trước mặt, đối phương. Lâm TẾ ngữ 
lục ghi: »ửII 3# ẤI ñủW. †U rH fñ Hš Đ 
+#. H8 ÁN Bf 7#: BÚ À\ f8 F 
FfE3‹ %4 # Bãä ïX. - Thiện trí thức 
đưa ra một cảnh, đùa trước mặt người 
học... người trước mặt biện được, đã 
chẳng làm chủ, chăng bị cảnh lừa.« 





TIỀN TAM TAM, HẬU TAM TAM 
ÄñJ Z=Z. 4 £= 

Trước ba ba, sau ba ba. Công án này thấy 
ghi trong tiết Vô Trước Văn hỷ Thiền của 
sách NĐHN q. 9 như sau: »lj Éí ƒÈ T¡ 






























































tị #É ñấ Sỹ. # 2 BỊ f8 1l ñg. lỗ — 
# Ä II f7. Xã Hị A 5£. ẵ HN 
Ji. Tỉ 5í ƒ JR #Œ ¡HÌMU., Ấ # 
#. 5| ñữ E# 3. lí #2 E lệ @œ EU, 
$ì lh Dš 1ñ S tấn ““. Ÿã El: [ 3r 
HfƒJ% ? | ñữH: [HởZ. | ấñ 
H: [Bị Ù fÈ 3š it fJ : ‡?? | 





843 


TIỀN TẾ ÿ #š 
















































































































































































































E: [73KỳlE. Đ»#w£Œ. l 8 

H: l Ð® X4? | HE: | = 

TT. HT.FHU. | HPÿ8UƑH: [1W BỊ 8# 

.y fÑ H? LẠ H: [ iE #E 3í 

đt. M 5 HỊ d. | HữÚEH: [Ý£ 2 

ST l0 1E (HS SN TS 
=sl ấW # # #. 3t 

fR.. HỊ ẤM HỆ ĐK. 2b  ŸR ÝÑ.‹ Ã lh 

h | EFl: l Em È l4 8 lễ 

El : [ất. 5 ẤÑïE|: 

) | Hÿ #t ŸJ‹ 

lứú. lZ llấầ: [ đã ‡ 

ấÑ Fl: [x4 8 #¿ò 

ñ. | HjEl: [| 3 HH #t # 

[ ¿  # Ẳ 2 Hi 











hy 













































































lì W đ #4 NỤ W ĐE th. _ 
Sư đi thẳng đến chùa Hoa Nghiêm trên núi 
Ngũ Đài, đến hang Kim Cang lễ bái, gặp 
một ông già đang dắt trâu, mời sư vào 
chùa .... Ông già hỏi: Ngươi từ đâu đến? 
Sư đáp: Từ phương Nam đến. Ông già hỏi: 
Phật pháp phương Nam trụ trì ra sao? Sư 
thưa: Tỳ kheo đời mạt pháp, tt tuán theo 
giới luật. Ông già hỏi: Có bao nhiêu đô 
chúng? Sư thưa: Hoặc ba trăm hoặc năm 
trăm. Sư hỏi lại: Phật pháp ở đáy trụ trì ra 
sao? Ông già đáp: Rông rắn chung lẫn, 
phàm thánh ở chung. Sư thưa: Được bao 
nhiêu chúng? Ông già đáp: Trước ba ba, 
sau ba ba... Sự từ giã ra về, ông già sai 
động tử đưa tiễn. Sư hỏi đồng tử: Trước ba 
ba, sau ba ba là bao nhiêu? Đồng tử gọi: 
Đại ấức! Sư ứng thỉnh: Dạ. Đồng tử hỏi: 








Là bao nhiêu? Sư hỏi lại: Đây là chốn 
nào? Đông tử đáp: Đây là chùa Bát-nhã 
trong hang Kim Cang. Sư xót xa vì biết 
ông giả kia là đức Văn-thù.« 

Công án này tình tiết khá phong phú, nghĩa 
lý bao hàm nhiều mặt, ý chính là phá trừ 
tâm chấp trước, phân biệt. »Tiền tam tam, 
hậu tam tam« là câu nói đặc biệt của nhà 
thiền, siêu việt khái niệm số lượng. 


TIỀN TẾ ïf # 

Quá khứ, đời trước. Là một trong ba mé 
(tam tế) mà Phật giáo thường gọi. Uyển 
Lăng lục ghi: »Ñ[ Pã Ít % . ^ lã ÍŒ 
†:. # Eã #t 2“: — Quá khứ không đi, 
hiện tại không trụ, vị lai chưa đến.« 
























































TIỀN TƯ ïf # 

Tên gọi người từ trước đã từng trợ giúp 
công việc, tức chỉ cho người đã 3 lần nhậm 
chức Phó tự trở xuống mà nay đã thôi nghỉ. 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 


TIẾN PHONG TƯƠNG TRỤ ?† 
3q # 

Mũi tên chỏi nhau, ý nói thiền cơ như 2 
mũi tên bay rất nhanh và đụng vào nhau 
hết sức chính xác. Bích Nham lục q. 1 ghỉ: 


































































































»ïš Ñ 24 #®. A $ ' ‹ — #R {ii ÃII ÿ 
j#.. ÈXIN P ñH Z ñú ?£ lHHỈỶÌ. M 4 
4Jdrtfừ 8o ằã HẾN ñÚ #£ 
TH ‡E - * Í\b 2 J ñHỦ. —fJ F để 
Ml. hí bú fML1S.. — Loại công án này, 


đối với người tham cứu lâu một khi nêu lên 
liên biết ý nghĩa của nó. Tông Pháp Nhãn 
cho rằng: Mũi tên chỏi nhau không cần 
đến công phu quân thân ngũ vị, Tứ liệu 
giản. Nói đến Mũi tên chỏi nhau đây là gia 
phong xưa nay của Pháp Nhãn, chỉ cẩn 
ngay nơi một câu nói có thể thấy được ÿ 


844 


TIẾP TRÚC ĐIỂM NGUYỆT ## ƒï š¡ R 





chỉ của Pháp Nhãn chỉ dạy, liên có thể ngộ 
nháp«. 


TIỆN 4£ 

1. Giả sử, dù cho. Pháp Diễn ngữ lục q. 
trung ghi: »#? 4 3 {h HãÃ. £È: ff — Fí 
4E. 1H H § J#. - Nếu chẳng được 
người khác đánh thức, dù cho trải qua 
trăm năm cũng chỉ thế ấy.« 




















2. Mà, nhưng, lại, biểu thị điều sắp nêu ra 
là không phù hợp với điều vừa nói đến. 
Lâm Tế ngữ lục ghi: »Ält J: 1: # j8 Ø[. 
{f R: Hù {ƒ XỊÌM :s . . — Mặc dù là thân 
năm uẩn thô lậu, nhưng là thần thông đi 
trên đát.« 

Bích Nham lục q. l ghi: »†- Ö) “° fJb BÀ 
đề. Hị ÖÙ) ' Pù ẤM Í7. #Ä Í Đ f ‹ 
b Bí 27 Bề 'ƒ ff ấn RỊ Ab & ÍÈ. — 
Ngàn kiếp học oai nghỉ Phật, muôn kiếp 
học tế hạnh Phật, rồi sau mới thành Phật. 
Ma quỷ phương Nam lại nói chính tâm này }° 
là Phát.« 















































TIỆN NHIÊU 7# #* 

Giả sử, dù cho. Trung Phong St thượng 
Hành lục trong TPQL ghi: »f ðễ ⁄II #? . 
7R # 2E jr Ñl. 7R & ® #E : — Dà cho 
biết được cũng là cái biết do sinh tử, cũng 
là sinh tử.« 

















TIẾP DẪN CHI TỪ ‡š 7] > i# 

Lời nói tiếp độ, dẫn dắt người học. Dưới 
cái nhìn của Thiền tông, đây chỉ là giáo 
thuyết quyền nghi, pháp môn phương tiện 
mà thôi. Kỳ thực nói như thế cũng là thừa 
thãi rồi. Đoạn Tế Tâm Yếu ghỉ: »‡È Jt. Xl 
4 ft L JH7k L®. + ty Á Ấm 
*#. Hs Zl HE BE 3| 2 BÊ. 
Zlš 7F 2 Hj 2. lũ  ⁄. ñMl nh 
3k ïl.. _ Thiên tông của ta đây, sự truyền 











thừa từ trước đến nay, chẳng từng dạy 
người từn cầu tri giải, chỉ nói »học đạo« 
sớm là lời nói tiếp độ, dẫn dắt người học. 
Nhưng đạo cũng chẳng thể học, nơi thức 
tình mà còn học giải, trở lại thành mê 
đạo.« 


TIẾP NHÂN 3š “~. 
Tiếp độ, dẫn dắt người học. 8ích Nham lục 
q. 1 ghi: »Jt: ¿ Ä F 2š. 4 BH ƒ£ ấn 























% ñất #) đứt ĐỂ ñấn Bá v — In] PẢ 2K 2} 
‡š \ ‹ — Đây là thiên sự có thủ đoạn cao 


siêu, không bàn huyền diệu, không luận cơ 
cảnh, một bê dùng việc siêu thoát sinh tử 
đề tiếp độ người.« 


TIẾP THỊ ‡š # 
Tiếp dẫn, chỉ dạy. Tiết bảo Phúc Hòa 
thượng trong TĐT q: 11 ghi: »? # 2 ‡Š 
pH, ‡* x2 ñ  #®. bi 
®J#? HH ẤX ðấ Wr BH. 3š lệ Ð ÿ 
nơ. Hị! ị ?#J 2% #⁄. J2 siidó hỏi 
của đệ tử vừa xong, lời chỉ dạy liền tiếp 
theo đó. Tuyết Phong nói: Có lãnh hội 
chăng? Sư định đến gân. Tuyết Phong lấy 
gây chận lại. Sư tập tức khế ngộ yếu chỉ 
Thiên tông.« 
































TIẾP TRÚC ĐIỂM NGUYỆT ‡š 2‡ # 
Ä 

Còn gọi: Duyên mộc cẩu ngư (leo cây để 
bắt cá). Dùng cành tre để khêu mặt trăng. 
Thiền tông mượn thành ngữ này để chỉ cho 
việc làm phí công vô ích. Hư Đường Hòa 
thượng ngữ lục q. l (Đại 47, 984 trung) 
ghi: »4ï 2# ‡X lj li Eấ IE 2X. 2Ä 1 ‡#š 
{1 ù H . — Nếu muốn gây dựng Lâm Tế 
Chính Tông thì giống như dùng cành tre để 
khu mặt trăng«. 

















845 


TIẾP VẬT LỢI SINH 3 # #| 2+ 





TIẾP VẬT LỢI SINH ‡š 3 #| # 

Tiếp dẫn người học, tạo phúc cho chúng 
sinh. Bài tựa của Dương Ức viết trong 
CĐTĐL ghi: »lễ BÉ † Hi. Z 4 — 

+ *. #1 1|. 7 R ti È 
2K s — Tùy theo căn cơ mà ngộ được lý, do 
đó có sự sai biệt của tam thừa, tiếp dẫn 
người học, tạo phúc cho chúng sinh là độ 
chúng sinh vô biên.« 





























TIỆT ĐOẠN CÁT ĐẰNG 3\ # Š; # 
Chặt đứt tất cả những lời giải thích dài 
dòng. Đây là cách lập bày của nhà thiền 
nhằm tiếp dẫn người học. 8ích Nham lực q. 
1 ghi: »Éí F #l ẾN ðj Hệ. Í 2 ÚJ lệ 
Ält đã 3 3H ‹ — Lập tức chặt đứt tất cả lời 
giải thích dài dòng, phiên phức khiến cho 
kẻ hậu học sơ cơ khó có thể khế hội«. 

















TIỆT ĐOẠN CHÚNG LƯU #\ #{ 3# 
# 

Chặt đứt các dòng. Đây là l trong 3 câu 
nói nồi tiếng của Vân Môn trong khi tiếp 
dẫn người học. Ngài thường dùng một chữ 
hoặc một câu nói, ngay lúc đó chặt đứt tất 
cả trói buộc của ngôn ngữ khiến cho người 
học dứt hết các chuyên cơ, không khởi ý 
tưởng phân biệt, từ đó chiếu soi lại tự thân, 
trở về nguồn tâm. Tiết Cửu Đảnh Huệ 
Tuyển Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: 
»f H Fl ® = ñJ, ññ BH ñ Hứ 1 
{Jv #8 Ếữ Xế ðf fJV Bổ 1£ 3RÍJ¿ — 
Thuở xưa ngài Vân Môn có 3 câu nói, đó 
là: Hàm cái càn khôn (bao trùm trời đất); 
tiệt đoạn chúng lưu (chặt đứt các dòng); 
tùy ba trục lăng (theo mòi đuổi sóng)«. 















































TIỆT ĐOẠN THIÊN SAI ‡‡ #¡ £ š 
Trừ hết các thứ sai biệt, tức chẳng dùng 
vọng tâm phân biệt để nhìn muôn sự muôn 





vật. Ni Tịnh ngữ lục q. thượng: »#Ÿ lẾr ˆƑˆ 
3. HH l — #í. Hữìiễ 4 F ấP 4E. 
#í 3X hh đu #4 Íl . — Trừ hết các thứ sai 
biệt, chỉ đưa ra một nước cờ. Bên kia 
buông lông rùa xuống, ở đây đưa sừng thỏ 
lên«. 

















TIỆT LƯU CƠ ä3ÿ ;# 3X 

Cơ dụng chặt đứt dòng ý thức. Tiết Thị 
Tâm Nguyên Tụ Duy-na trong Duy 1 ắc 
ngữ lục q. 3 ghi: »® #X 38 ñW 4ò 3 v 7H 
4 fj ÍR. TH jŠ 2 Jš ìM ìúH Z £. HỈ 
đ ÙÑ § , 2Z HH 42 HT. — Luận đến việc 
muốn rõ nguồn tâm, không có thuật lạ nào 
khác, mà chỉ ở nơi vọng niệm đang dâng 
trào, biết dùng cơ dụng chặt đứt dòng ý 
thức, lập tức quét sạch nó đĩ!«. 
































TIỆT LƯU CHI TÁC 3t zš > †£ 

Hành vi cơ dụng chặt đứt dòng chảy của ý 
thức. Tiết Trường Khánh Hòa thượng 
trong TĐT q. 10 ghi: »Ä fŠ 4? 1U 4 # . 

RỊ 8l #R ÿÄ 2 †TE 1b. — Nếu Thái Phó 
không phải là kẻ keo kiệt, thì hãy biểu lộ 
hành vì cơ dụng chặt đứt dòng chảy của ÿ 
thức«. 

















TIỆT SINH TỬ LƯU #\ # # # 

Chặt đứt dòng chảy luân hồi sinh tử, tức là 
siêu việt sinh tử luân hồi. Nhà thiền cho 
rằng đây là việc bản phận của người tu 
thiền, là mục đích của việc tham thiền, 
cảnh giới của diệu ngộ. Minh Giác ngữ lục 
q. 1 ghi: »{H ĐI L- ## ®#Š fl F Ã C! lj . 
H #4? X j ñữ. fñ fññ RÈ # TT Ul - 
lã JjŸ HH ƒqj 1Ù Ất. 2 J8 XŸ HX. ZK HỊ 
HỊ l\. BỊ đš HỊ #? ñế đã ?E 2E. HỊ 
Ú ‡H fù {ừ.. # BỊ đế †H IE #: W lữ - 
— Chỉ cần trên không dựa vào bậc tôn kính, 
dưới không tự khi mình thì tự nhiên Phật 




































































846 


TIỂU ẨN ĐẠI HÂN THIỀN SƯ NGỮ LỤC # l§ 2X ầï 3# ff š§ ## 





tính hiện tiền, mỗi mỗi như vách đứng 
ngàn trượng, có biện mình được hay 
không? Chưa biện thì hãy biện, chưa mình 
thì hãy mình đi! Đã biện được là có khả 
năng chặt đứt dòng chảy luân hồi sinh tử, 
cùng ngôi vào địa vị của Phật Tổ, diệu 
viên siêu ngộ chính là ở lúc này«. 


TIỂU 3ƒ . 4 
Hưởng dụng. th Diễn ngữ lục q. trung: 















































»ấi Á 4# th. H ñfi đ BH đã 4s 2ï 
Èk +¡:H‹ ñ lã Sĩ. ƒ## ÚE s - Người nào 


nhảy qua được, mỗi ngày hưởng dụng 
muôn lượng vàng ròng. Nếu nhảy chẳng 
qua thì có chỗ cho ngươi ở l«. 


Lâm Tế ngữ lục ghi: »Äš Ỳ# ‡E 3 †tb -†- 
{ti l. lÉ Jš : HH 2 0ñ. TE 0ø lẻ 
ÑÈ.. — Đô mù, luống hưởng dụng tín thí 
mười phương, nói rằng ta là kẻ xuất gia, 
khởi lên kiến giải như thế.« 




















TIÊU DAO THANG ï ‡# 3ÿ 

Nước tiêu dao. Tiêu dao là một thuật ngữ 
trong thiên »Tiêu dao du« trong Nam Hoa 
Kính của Trang Tử, ám chỉ con người 
vươn mình ra vũ trụ, rong chơi nhàn hạ, 
mọi quan niệm về không gian và thời gian 
đều trở nên tương đối. Thiền tông mượn 
dùng để chỉ một thứ nước giúp con người 
giải cơn khát trần tục. Bài Phóng Cuông 
Ca trong Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục có 
ghi: 

ft 2 ñR 2 BX 
Ni 

»Quyện tiêu khệ hề hoan hỷ địa 


lấ 


tí HH 


„ lj ÑM Má 4 ÌẾ Ì 








Khát bão xuyết hề tiêu dao thang«. 
»Mệt thì nghỉ tạm chừ đất hoan hỷ 


Khát thì uông no chừ nước tiếu đao«. 


TIÊU HOÀNG # # 
Còn gọi: Tiêu Diễn. Vị hoàng đế họ Tiêu. 
Chỉ cho vua Lương Võ Đề, vì ông họ Tiêu 
tên Diễn. Hội thứ 9 Cư Trần Lạc Đạo Phú 
của Trần Nhân Tông ghi: 



































2®" H Kˆ 4 ] R 4 
⁄, ti ìR ñR (8E ] ñR 5 





»Chỉn xá nói từ sau Mã Tổ, 
At đã quên thuở trước Tiêu Hoàng«. 


TIÊU SƠN TỰ 3# ››‡ 

Còn gọi: Chùa Thiên Tâm, chùa Trường 
Liêu. Chùa ở xã Tương G1Iang, huyện Tiêu 
Sơn, tỉnh Hà Bắc, Việt Nam, cách Hà Nội 
gần 20km về hướng đông bắc. Tương 
truyền trong công cuộc lấy ngôi nhà Lê, Lý 
Công Uấn bảo sư Vạn Hạnh ấn náu tại 
chùa này. Hiện nay nơi đây còn thờ Thiền 
sư Vạn Hạnh. 


TIÊU TỨC j É. 
Tin tức sắp kiến tính. Tiết Triệu Biện 
Thanh Hiến trong NĐHN ghi 
l s4 4> L 3E ĐẨ 
fã 'H 3l 8 tl Số ñý 
IHÀA ñX ññh m đf Z 

+ #J ‡† ki JI RỊ 
Yêu bội hoàng kim dĩ thối tàng 
Cá trung tiêu tức đã tầm thường 
Thế nhân dục thức Cao Tề lão 
Chỉ thị Kha thôn Triệu tứ lang«. 
»1ng mang vàng nén về ẩn thân 
Trong đáy tin tức cũng bình thường 
Ai kia muốn biết Cao Tế lão, 
Ở thôn Kha ấy Triệu tứ lang«. 

















TIỂU ẨN ĐẠI HÂN THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC # lễ % ðïí 3# fị ‡# # 

Còn gọi: Quảng Trí Toàn Ngộ Thiển sư 
ngữ lục. Ngữ lục, 4 quyền, do Tiểu Ấn Đại 


847 


TIỂU CỤ ®% ä. 





Hân soạn vào đời Nguyên, các vị Diên 
Tuấn, Huệ Đàm biên tập, được xếp vào 
Tục Tạng kính tập I2l, trang 201. Nội 
dung thu thập ngữ lục của sư Đại Hân ở 
các nơi: Điểu Hồi Thiền Tự, Thiền tông 
Đại Báo Ân Quốc Tự, Trung Thiên Trúc 
Thiền Tự và Chân tán, Kệ tụng, lời tựa của 
Nguyệt Giang Hòa thượng ngữ lục, lời tựa 
Chưng Đạo Ca, bình luận Trung Phong 
Hòa thượng ngữ lục. 


TIỂU CỤ &# # 

Chuyện cười, chuyện khôi hài. Bài thơ 
»Tam cú« của Sở Viên Từ Minh Thiền sư 
trong khu q. 29 ghi: »?55 — ñJ v 
ÑÈ JB lẻ 1X  Wš ÄÃ.. ŸJ ñ⁄ — #N J§ f2 
Hh. Eí ® ll  TE 2Š Hs — Câu thứ 
ba, Duy-na bệnh nặng, Văn-thù đến thăm. 
Hai bên bàn luận, một phen im lặng chắn 
động đất trời, cho đến hôm nay trở thành 
chuyện cười.« 














TIỂU HIÊN £# #? 
Hiệu của thiền tăng Cảnh Hiến sống vào 
đời cuối Nguyên đầu Minh. X. Cảnh Hiến. 


TIỂU NHAM # # 
Hiệu của thiền tăng Đức Bảo sống vào đời 
Minh. X. Đức Bảo. 


TIỂU ÔNG # ® 

Hiệu của thiền tăng Diệu Kham sống vào 
đời Tống. X. Diệu Kham. 

TIỂU LÃNG THIỂN SƯ ¡] ở i# f 
Thiền tăng Chấn Lãng đời Đường được 
người đời gọi là Tiểu lãng thiền sư. X. 
Chấn lãng 

TIỂU NAM +) # 

Thiền tăng Hệ Nam đời Tống còn được gọi 


là Tiêu Nam, để phân biệt với Hoàng Long 
Huệ Nam. 


TIỂU NGHI + # 

Tiểu tiện. Tiết Triệu Châu Tùng Thẩm 
Thiền sư trong NĐHN dq. 4 ghi: »Ä ?#ï 7R 
1t #3. + ä l1 3 #4. — Đại tiện thì 
đến góc đông bắc, tiểu tiện thì ra mé sau 
tăng đường.« 














TIỂU TẬN ¿l› & 
Tháng thiếu âm lịch. Tổng Môn Võ Khổ 
ghỉ: ⁄£ lê 2 ẨM ¿ HỦ LH đ¿ tỊ 7K 


k.. (M 1Â Íã RE (8, 2X 8i TH 
2} đñ — -]' JUs — Trời là trời, đất là đất, 


nủi là núi, sông là sông, tăng là tăng, tục 
là tục, tháng ẩu là ba mươi ngày, tháng 
thiêu thì hai mươi chíng ngày.« 


TIỂU THAM +) # 

Thời thuyết pháp, tham vấn ngoài thời gian 
đã được quy định trong các tự viện Thiền 
tông. VỀ quy mô thì tiểu tham nhỏ hơn 
nghi thức Thượng đường. Tổng Môn Võ 
Khó ghi: » YŸ TH ii 3B li tị. ý Äf 
# lã JM 7R 2R đồ ZHI l Bế v IN 2 ñ 2h 
2. 1H Y lễ jl ñổ J 3S bú TRÍ. ÍẾ 
BI m TH. — Hòa thượng Chân Tịnh rời 
khỏi Động Sơn, đi từ Chiết Giang đến chỗ 
của Hòa thượng Lang Da Khởi ở Trừ 
Châu. Nhân đại chúng thỉnh tiểu tham, 
Chân Tịnh không biết kiêng sợ chê bai 
thiển sư các nơi khác là dị kiến tà giải«. 







































































—~ 





TÍN HỌC 4š # (?-1190) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 10, nối pháp Thiền sư Đạo 
Huệ. Sư họ Tô, quê ở làng Chu Minh, phủ 
Thiên Đức, miền Bắc Việt Nam. Gia đình 
chuyên nghề khắc bản kinh. Thuở nhỏ sư 


848 


TINH TIẾU 3# ll 





theo học bởi thầy Thành Giới, không thích 
giao du. Năm 32 tuổi, sư thọ giáo nơi thiền 
sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du. Sư hầu thầy 
được 3 năm, nhận sâu ý chỉ Thiền và nối 
pháp ngài. Sư chống gậy du phương, đến 
chùa Quán Đảnh núi Không Lộ huyện 
Thạch Thất, Sơn Tây dừng lại trụ trì. Sư 
chuyên tu tam quán theo trong kinh Viên 
Giác, ngày chỉ ăn một bữa, đến nỗi hình 
dung tiểu tụy, trải nhiều năm như thế mà 
chăng thối chí. Do đây thâm đắc chính 
định tam quán. Công khanh sĩ thứ ngưỡng 
mộ đến học rất đông. Kệ thị tịch: 

li R/jš#J. lš w ĐI 

#ï ÑX EhJI|. -ƒ MỆ B‡ 

»Sơn lâm hồ báo 

Hoành văn ban bác 

Nhược dục chân biệt 

Tử thốt mẫu trác«. 

» Núi rừng cọp beo 

Văn vện lẫn lộn 

Nếu muốn phân rành 

Con kêu, mẹ mố«. 

Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 





TÍN TÂM MINH #š »› # 

Thi ca, I thiên, do Tam Tổ Thiền tông là 
Tăng Xán soạn, được xếp vào Đại Chính 
Tạng tập 48, trang 376. Toàn văn gồm 146 
câu, 584 chữ, làm theo thể thơ tứ ngôn. 
Nội dung ca tụng cảnh giới Tín tâm bất 
nhị, Bất nhị tín tâm, nhấn mạnh chỗ xa lìa 
tất cả vọng niệm đối lập sai biệt, phải trái 
được mất, chính là chỗ bình đẳng tự tại. 
Tác giả đề xướng tư tưởng Hoa Nghiêm 
»Nhất tức nhất thiết, tương hỗ dung 
thông«. Thiên này cùng với »Tâm Vương 
Minh« của Phó Đại sĩ, »ITâm Minh« của 
Pháp Dung, Tổ tông Ngưu Đầu, đại ý gần 


giống nhau. Thiên sách này có ảnh hưởng 
rất lớn đối với sự hình thành tư tưởng 
Thiền tông vào thời kỳ đầu. Sách chú thích 
về thiên này có: 

-Tin Tâm Minh Niêm Cổ của Thanh Liễu. 
-Tín Tâm Minh Nghĩa Giải của Minh Bản. 


TÍN THỨC THÂM MINH 4š 3 # 
BỊ] 

Tin sâu hiểu rõ. Thượng sĩ hành trạng 
trong Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: 
»Hñ X ấn 1. HỊ H Miể. ñđế lữ ñ 
2 HH fl.. PB ñH L -L {lễ ñ È§ HỊ, lời 
fï HR ffv Tỉ jÑ MỸ Ÿl: — Ngài bàn 
huyểền nói diệu như gió mát trăng thanh, 
những hàng thạc đức đương thời đều bảo 
Thượng sĩ tin sâu hiểu rõ, thuận hạnh 
nghịch hạnh thật khó lường được«. 




















TINH LAM 3š # 
Chùa Phật. Huệ Nam ngữ lục ghi: »2 FÏ 

















JWUH/X. 0b #£/EZH. X FW 
lv. Fƒ A ÈÑ flb. — Hôm nay là ngày 


mông 8 tháng 4, là ngày đức Phật giáng 
sinh, các chùa Phát khắp nơi đếu tô chức 
lê tăm Phật. 


TINH THÁI 3š #2 

1. Tỉnh thần, phong thái. Tiết Hoa Đình 
Hòa thượng trong TĐT q. 5 ghi: »ili li X? 
Z⁄. KEkRm.  # Tiã R À !— 
Xem phong thải của sự thật là người có 
đức độ tài năng, duyên do nào mà không 
gặp được người đó !« 

2. Xuất sắc. TĐT q. 10 ghi: »f[ 4 ‡†- tị 
JB #. 6 Ý Xl É Hồ? — Sao chẳng 
phần chắn lên để xuất sắc hơn một chút?«. 























TINH TIỂU 3# »š 
Xuất sắc, lạ lùng. Tiết Bảo Phong Chuẩn 


84o 


TÍNH ÂM ‡‡ È (?-1726) 





Thiên sư trong TBCTT q. 2 ghi: »J{ ƒ† À. 
đi È Xổ lỗ 3H ƒ . — Bán trăm người đêu 
là những vị thiển tăng xuất sắc«. 


TÍNH ÂM 3‡ # (?-1726) 

Thiền tăng đời Thanh, tự Ca-Lăng, hiệu 
Xuy Dư, người Trầm Dương Trung Quốc. 
Thuở nhỏ sư học Nho giáo chuyên về 
thuyết tính lý. Năm 24 tuổi theo Tỳ Lô 
Chân Nhất ở Cao Dương xuất gia, lại đến 
chùa Lý An tham kiến Mộng Am Siêu 
Cách đắc pháp. Ban đầu sư hoăng pháp nơi 
chùa Đại Thiên Phật ở Kinh Tây, chăng 
bao lâu dời sang chùa Lý An, Quy Tông, 
Đại Giác. Niên hiệu Ung Chính thứ I1 
(1723) sư từ chối các việc để nam du. Năm 
thứ 4 (1726) sư thị tịch nơi chùa Quy 
Tông. Thụy »Viên Thông Diệu Trí Thiền 
Sư«. 

Tác Phẩm: Tông Giám Pháp Lâm, Tông 
Thống Nhất Ty. Tạp Độc Hải và Ngữ lục, 
Ngữ Yếu hơn 100 quyền. 


TÍNH CƠ 1+ 3# (1609-1681) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trịnh, tự Huệ 
Lâm, người Phúc Thanh (Phúc Kiến) 
Trung Quốc. Sư là người thông minh tài 
glỏ1, xem công danh như mây bay, tâm mộ 
Phật pháp. Lúc 40 sư tuổi theo Hủy Công 
chùa Kỳ Viên xuất gia. Đời Thanh, niên 
hiệu Thuận Trị thứ 6 (1649) sư lên núi 
Hoàng Bá tham kiến Ân Nguyên Long Kỳ, 
sư được đề bạt giữ chức Ký sư. Năm thứ 
11 (1654) sư theo Ân Nguyên sang Nhật 
Bản, lần lượt giữ chức Ký thất, Duy-na các 
chùa Đông Minh, Thánh Thọ, Phố Môn. 
Nhật Bản niên hiệu Khoan Văn (1661- 
1673) sư trụ trì chùa Phất Nhật. Niên hiệu 
Diên Bảo thứ 8§ (1680) sư trụ trì chùa Vạn 
Phúc làm Tổ đời thứ ba. Về sau già yếu 


bệnh tật tự biết không còn sông bao lâu, 
bèn xây dựng Viện Long Hưng để dưỡng 
già và mở hội truyền giới, người đến thụ 
giới hơn 500 người. Tác phẩm: Mjj Hội 
ngữ lục, Thương Lãng tập, Da Sơn tập. 


TÍNH DỊ + Ö (1596-1672) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Đái, tự Độc Lập, 
người Nhân Hòa (Hàng Châu) Trung 
Quốc. Lúc 25 tuổi nhân tị nạn chiến tranh 
mà sư đi du phương các nơi. Khi 50 tuôi sư 
đi sang Nhật Bản. Đời Thanh, niên hiệu 
Thuận Trị thứ 11 (1654) Ân Nguyên Long 
Kỷ đến Nhật Bản đạo pháp vang dội, sư 
đến tham kiến Ấn Nguyên được thế độ, đặt 
pháp danh Tính DỊ, hiệu »Thiên hạ nhất 
nhàn nhân«. Nhật Bản, niên hiệu Minh 
Lịch thứ I (1655) theo Ấn Nguyên đến 
chùa Phố Môn ở Nhiếp Tân giữ chức Thư 
ký. Nhật Bản, niên hiệu Khoan Văn thứ 5 
(1665), Tức Phi Như Nhất khai sáng chùa 
Phúc Tụ ở Phong Tiền, sư đến trợ giúp 
hoằng hóa. VỀ sau muốn tái tham Ấn 
Nguyên, bởi trên đường đi bị bệnh nên trở 
về chùa Phúc Tụ. Sư giỏi thơ văn, khéo thư 
pháp, thông y thuật. Tác phẩm: Lưu Khẩu 
Biên Niên lục, Hữu Tiêu Biệt Tự Kỷ, Tựu 
Am Độc Ngữ, Đóng Hĩ Ngám. 


TÍNH ĐIỆP ?‡ & 
Sửa sang, thu thập. Tông Môn Võ Khó ghi: 
































»$‡ jã 2? JI M lí ⁄% Tủ 4. 3W ƒ fĐW 
8Z. Hi, Xkl#£ XÃ. 
#? ft #11; 1E fl 33. # ñm R ŠM 
4. Đ ®M 2k l4 H ìlä, %& JW 
lá. H ñù fl f li 2%. tlÈšã. †š 
jt ế %L H. lU. 6 4 }⁄?W Hì§ 
tH„ — Hòa thượng Diệp Huyện Tỉnh tính 


tình nghiêm khắc khô khan, thiên tăng đêu 
kính sợ. Hai vị Phù Sơn Viên và Thiên Y 


850 


TÍNH KHƯỚC ƒ‡ 3l 





Hoài lúc còn ở chúng có đến thưa hỏi Ngài 
về đạo Thiên. Gặp lúc tuyết rơi trời lạnh, 
Tỉnh quở trách xua đuổi đến nổi lấy nước 
đội vào phòng trọ, khiến cho y phục của họ 
đêu ướt sũng. Các vị tăng khác thảy đêu 
nổi giận bỏ ấi, chỉ có Viễn và Hoài thu 
thập tọa cụ, sửa sang áo xóng ở lại phòng 
trọ«. 


TÍNH ĐĨNH 1# ## (1598-1651) 

Thiền tăng đời cuối Minh đầu Thanh, họ 
Trần, tự Tượng Nhai, người Phúc Thanh 
(Phúc Kiến) Trung Quốc. Sư từng đi chơi 
chủa Ngô Sơn nghe tụng »Thiền tông 
Chính Mạch« mà ôm ấp chí xuất gia. Đến 
Trường Lạc (Phúc Kiến) theo Thiền sư 
Thường Hi Phúc xuất gia. Năm 19 tuổi thọ 
nghiệp với Pháp sư Khắc Dung núi Bách 
Trượng. Lần lượt tham vấn các sư Vô Dị 
Nguyên Lai, Mật Vân Viên Ngộ. Lại đến 
Đông Tháp tham kiến Phá Sơn Hải Minh 
nối pháp làm truyền nhân tông Lâm TẾ. 
Lần lượt trụ trì Long Phan Thiền tự, Ngọc 
Phong Thiền Tự, Hoa Nghiêm Thiên tự ở 
huyện Ba (Tứ Xuyên). 

Tác phẩm: Tượng Nhai Đĩnh Thiên sư ngữ 
lục 4 quyền. Sau khi sư tịch, Đạo Trí soạn 
hành trạng, Trần Bảo Thược soạn thấp 
minh. 


TÍNH ĐÔN 1# ;# (1633-1695) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lâm, tự Cao 
Tuyên, hiệu Vân Ngoại, còn gọi là Đàm 
Hoa Đạo Nhân, người Phúc Thanh (Phúc 
Kiến) Trung Quốc. Năm 13 tuổi xuất gia, 
lên núi Hoàng Bá theo Thiền sư Huệ Môn 
Như Bái nối pháp. Niên hiệu Thuận Trị thứ 
18 (1661) sư vâng lời Ân Nguyên Long Kỳ 
sang Nhật Bản, vào chùa Vạn Phúc ở Vũ 
Trị; chưa bao lâu, sư lại trụ trì chùa Pháp 


Vân ở Áo Châu và quản lý chùa Phật Nhật 
ở Nhiếp Tân, trùng hưng chùa Hiến Châu ở 
Gia Hạ, được Phiên Chủ Tiền Điền quy y. 
Về sau trở về Vũ Trị nhiều lần vào cung 
thuyết pháp. Nhật Bản, niên hiệu Diên Bảo 
thứ 3 (1675) sư soạn »Phù Tang Thiền 
Lâm Tăng Bảo truyện« 10 quyền. Năm sau 
lại biên tập »Đông Quốc Cao Tăng truyện« 
10 quyền. Niên hiệu Nguyên Lộc thứ 5 
(1692) kế thừa làm pháp tịch đời thứ 5 núi 
Hoàng Bá. Thụy là »Đại Viên Quảng Huệ 
Quốc Sư«, »Phật Trí Thường Chiếu Quốc 
Sư«. Hậu thế tôn xưng là Tổ trung hưng 
phái Hoàng Bá. Tác phẩm: 7ẩy Vân rập 10 
quyên, Phát Quốc Cao Tuyển Thiên sư ngữ 
lục 8 quyền, Sơn Đường Thanh Thoại 3 
quyển, Đông Độ Chư Tổ truyện 1 quyên, 
Pháp Hoa Lược tập Ì quyền, Hàn Mặc 
Thiển 1 quyên, Cao Tuyên Thiên sư ngữ 
lục 1 quyển, Thích Môn Hiểu truyện l 
quyền. 


TÍNH ĐƯƠNG #† š 

Trừ bỏ, quét sạch. Tiết Ngũ Chi dư, đời 
thứ 3 dưới Đại Giám trong CTTNL q. 2 
ghỉ: »ŸŠ 7N 1R Ƒ] Ø ñ| l Đf ?4 Â 8. 
— Ở nơi cửa sáu căn nạo gọt, quét sạch 
tham đí<. 








TÍNH KHÔNG ĐẠI SƯ ‡‡+ #% % #ƒ 

1. Thụy hiệu của Thiền tăng Hoàn Trung, 
đời Đường. X. Hoàn Trung. 

2. Thụy hiệu của Thiền tăng Chính 
Nguyên, đời Đường. X. Chính Nguyên 


TÍNH KHƯỚC ÿ?‡ #? 
Trừ bỏ, trừ sạch. Đoạn hi Tâm Yếu ghỉ: 
»#tÈt NỨ Đi #ï 


+ HE 4 
ĐÃ ‹ 






































ván? 


Hệ. H C2 81. E 


- Tất cả chỗ hiểu biết có sản từ 








851 


TÍNH OÁNH ‡#‡ #š (1628-1706) 





trước, thảy đêu trừ sạch, ngay cái không 
cũng không còn phán biệt, tức là Không 
Như Lai Tạng«. 


TÍNH OÁNH !*‡ *# (1628-1706) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trần, tự Độc 
Trạm, người Bồ Điền (Phúc Kiến) Trung 
Quốc. Gia thế theo Nho học, sư một mình 
tụng Bá/#-nhã Tâm kinh mỗi ngày, mọi 
người trong nhà gọi là »Hòa thượng tử«. 
Mẹ mất, sư vào chùa Tích Vân xuất gia, 
đọc các ngữ lục chư Tổ mới biết yếu chỉ 
tọa thiền. Niên hiệu Thuận Trị thứ I1 
(1654) sư theo Ân Nguyên Long Kỳ sang 
Nhật Bản. Nhật Bản, niên hiệu Khoan Văn 
thứ 4 (1664) sáng lập chùa Bảo Lâm trụ trì 
18 năm, người hỏi đạo rất đông. Niên hiệu 
Thiên Hòa thứ 2 (1682) sư vâng mệnh 
thống lãnh phái Hoàng Bá. Niên hiệu 
Nguyên Lộc thứ 5 (1692) lui về ở ẩn. Tác 
phâm: Ngữ /„c, 30 quyền. 


TÍNH PHÁI ‡‡ 34 (1631-16992) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lâm, tự Nam 
Nguyên, người Phúc Thanh (Phúc Kiến) 
Trung Quốc. Thuở nhỏ sư vào cửa Vô 
Tịnh Chương Công núi Hoàng Bá làm sa- 
di, lại tham kiến Thiền sư Ấn Nguyên 
Long Kỳ theo hầu nhiều năm. Đời Thanh, 
niên hiệu Thuận Trị thứ I1 (1654) theo Ấn 
Nguyên sang Nhật Bản. Nhật Bản, niên 
hiệu Khoan Văn thứ 8 (1668) sau khai 
sáng Viện Hoa Tạng sát bên núi Hoàng Bá, 
xây cất Từ Quang Đường. Năm thứ II 
(1671) Ân Nguyên âm thầm phó chúc kệ 
tụng, phất tử cho sư. Niên hiệu Diên Bảo 
thứ 1 (1673) Ân Nguyên tịch, sư biên tập 
Quảng Lục và niên phổ cho Thầy mình. 
Niên hiệu Nguyên Lộc thứ I (1688) sư 
trùng hưng Đại Phật điện trong chùa Đông 


Đại, mở hội Thiên Tăng rồi giữ chức Pháp 
hội Đại sư. Năm thứ 5 (1692) trở về núi 
Hoàng Bá ấn cư tại hiên Cao Thọ. Tác 
phâm: Giám Cổ lục 30 quyền, Chỉ Lâm tập 
24 quyền. 


TÍNH SƯ 1# #§ (1624-1688) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Chu, tự Độc 
Hống, người Phúc Châu, Trung Quốc. 
Thuở nhỏ sư theo hầu Vân Gian Hoằng 
Công chùa Gia Phúc. Năm 20 tuổi cùng 
Vân Giản đến núi Hoàng Bá tham kiến Ấn 
Nguyên Long Kỳ. Đời Thanh, niên hiệu 
Thuận Trị thứ II (1654) sư theo Ấn 
Nguyên sang Nhật Bản, lại theo Ân 
Nguyên dời sang trụ chùa Vạn Phúc ở Vũ 
Trị, sư được tuyên đảm nhiệm chức Đường 
ty. Chăng bao lâu được cử làm Giám viện, 
ngày đêm nhiếp chúng chăm chăm phò 
giúp giáo hóa. Nhật Bản, niên hiệu Khoan 
Văn thứ 11 (1671) ở núi Ngũ Vân xây cất 
viện Hán Tùng. Trước khi thị tịch sư để lại 
bài kệ: »7a là Hồng Tỳ-kheo, phò Thầy 
chấn tông phong, hóa duyên nay đã mẫn, 
an nhiên siêu hư không«. Tác phâm: Ngũ 
Vân Biệt tập 4 quyên. 


TÍNH THAO 1*‡ z§ (1611-1684) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Ngô, tự Mộc 
Am, người Tấn Giang (Phúc Kiến) Trung 
Quốc. Sư bâm tính thông minh hơn người, 
10 tuổi đã có chí xuất gia, 19 tuổi đến chùa 
Khai Nguyên được Thiền sư Ấn Minh Hòa 
cạo tóc, Đời Minh, niên hiệu Sùng Trình 
thứ 8 (1635) sư theo Cổ Sơn Nguyên Hiền 
thụ giới cụ túc. Sau đó du phương chùa 
Tiếp Đãi ở Hàng Châu yết kiến Tuyết 
Quan tham vấn thiền yếu, sư còn lên núi 
Thiên Đồng tham yết Mật Vân. Đời Thanh, 
niên hiệu Thuận Trị thứ 4 (1647) sư ấn cư 


852 


TÍNH THỐNG ‡t Øš 





tại Tử Vân. Năm sau sư đến núi Hoàng Bá 
tham kiến Ân Nguyên Long Kỳ. Mùa đông 
năm thứ II (1654) sư hoằng pháp nơi chùa 
Huệ Minh ở Tượng Sơn, Vĩnh Xuân (Phúc 
Kiến). Năm thứ 12 (1655) sư sang Nhật 
Bản ngụ tại chùa Tung Phúc ở Trường Kỳ, 
rồi vào núi Hoàng Bá ở Sơn Thành, kế 
thừa Ấn Nguyên làm pháp tịch đời thứ hai 
núi Hoàng Bá. Nhật Bản, niên hiệu Diên 
Bảo thứ 2 (1674) một lần nữa trụ trì chùa 
Thụy Thánh ở Giang Hộ, mở Tam Đàn Đại 
Giới, người đến thọ rất đông. Năm thứ § 
(1680) vào mùa Xuân sư lui về ở ân Viện 
Tử Vân. Từng làm Thủy tổ khai sơn chùa 
Tượng Sơn ở Tín Châu, chùa Thiên Niên ở 
Tác Châu, chùa Cao Thắng ở Đậu Châu, 
chùa Vĩnh Phúc ở Sâm Châu, Nhật Bản. 
Tháng giêng niên hiệu Trinh Hưởng thứ I 
(1684) sư triệu thỉnh Nam Nhạc Tông 
Công phó chúc hậu sự rồi thản nhiên thị 
tịch. Tác phẩm: Quảng lực 30 quyên, 
Hoàng Bá Mộc Am Thiển sư ngữ lục 10 
quyên, Mộc Am Thiên sư Đông Lai ngữ lục 
7 quyền, 7 Vân Sơn Thảo 1 quyên, Tượng 
Sơn ngữ lục l quyền, Tử Vân Khai Sĩ 
truyện l quyên. 


TÍNH THÔNG !*‡ ## (1610-1666) 

Thiền tăng đời Thanh, Trung Quốc, họ 
Liên, tự Hám Phác, vua Thế Tổ ban hiệu 
»Minh Giác«. Năm 15 tuổi sư xuất gia nơi 
chùa Thiên Vương, trước sau tham phỏng 
Bản Huy núi Chi Đề, Đại Vân núi Phổ-đà, 
Mặc Uyên núi Vũ Lâm, Nguyên Hiền ở 
Vĩnh Giác, Nhĩ Mật ở Đông Sơn, Ngư 
Đàm ở Ôn Châu, sau đó đến chùa Thái 
Bình ở Hàng Châu tham kiến Bách Sỉ 
Hạnh Nguyên, nối pháp làm truyền nhân 
tông Lâm Tế. Lần lượt trụ trì chùa Quán 
Âm, chùa Pháp Hi, viện Quảng Phúc ở 


Hàng Châu; chùa Hải Hội, chùa Diên Thọ 
ở Thuận Thiên (Bắc Kinh); chùa An Quốc 
ở Thiệu Vũ (Phúc Kiến), Mẫn Trung Thiền 
Tự ở Thuận Thiên. Đệ tử nối pháp hơn 20 
người. Tác phẩm: Minh Giác Thông Thiền 
sư ngữ lục 16 quyền. 


TÍNH THÔNG GIÁC NGỘ +*‡ 1# # 
}# (1755-1842) 

Thiền tăng đời cuối Lê đầu Nguyễn, thuộc 
tông Lâm Tế đời thứ 39, nối pháp Hòa 
thượng Đạo Dụng Đức Quảng. Sư họ 
Nguyễn tên Giác Ngộ, hiệu Sơn Nhân, quê 
ở phủ Gia Định, miền Nam Việt Nam. Sư 
trụ trì chùa Bát Nhã ở Long Sơn, là người 
tịnh tâm tu luyện, tịch cốc hơn 40 năm, 
được vua Minh Mạng phong chức Tăng 
cang. Sư là người cống hiến nhiều công 
SỨC trong việc khắc in kinh sách vào thời 
đó: 

Kinh Vô Lượng Nghĩa do thiền sư 
Toản Nhựt Quang Đài in lại năm Kỷ Sửu 
(1829). 

Hứa Sử Vẫn truyện là tập thơ chữ nôm 
gồm hơn 4.000 câu thơ, Thiền sư Toàn 
Nhựt san bổ và khắc in. Đệ tử của sư có 
nhiều vị nổi danh, trong đó có 3 vị thiền 
sư: Bảo Thanh, Bảo Tạng, Bảo Chân có 
nhiều đóng góp trong việc hoằng dương 
Phật pháp ở các tỉnh Nam Trung Bộ và 
Đông Nam Bộ. Theo: Thiển sự Việt Nam 
của HT. Thanh Từ. 


TÍNH THỐNG 1*‡ # 

Thiền tăng đời Thanh, họ Long, hiệu Biệt 
Am, người An Nhạc (Tứ Xuyên) Trung 
Quốc. Năm II tuổi mất cha, sư theo Tam 
Sơn Đăng Lai xuất gia; sau khi thụ giới cụ 
túc, sư yết kiến Hành Sơn Đăng Biỉnh. Sau 
đó trở về Đăng Lai nối pháp làm truyền 


853 


TÍNH TĨNH ‡‡ ï# (1602-1773) 





nhân tông Lâm Tế. Niên hiệu Khang Hy 
thứ 24 (1685) Tam Sơn thị tịch, sư kế thừa 
pháp tịch. Năm sau du Giang Nam, trụ 
chùa Thiên Đồng, Phổ-đà. Năm thứ 28 
(1689) sư kiêm trụ trì chùa Vĩnh Thọ ở 
Đông Viên, Vũ Lâm. Năm thứ 30 (1691) 
biên tập Tục Đăng Chính Thống 42 quyên, 
lại biên tập Phố-đà Biệt Am Thiền sư 
Đồng Môn Lục 3 quyên. 


TÍNH TĨNH 1# ‡# (1692-1773) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Lâm Tế đời thứ 38, nối pháp Thiền sư Như 
Hiện. Sư họ Trần, quê ở Đông Khê, miền 
Bắc Việt Nam. Sau, sư kế thừa trụ trì ở 
chùa Nguyệt Quang, giáo hóa thịnh hành 
làm rỡ ràng cho tông môn Lâm Tế. Sư chỉ 
chuyên tịnh nhất tâm, mà đã xây dựng lại 
được các ngôi cổ tự, nào Long Động, Phúc 
Quang, Quỳnh Lâm. Sư đã từng làm Hòa 
thượng Đàn đầu cho 8, 9 giới đàn. Đệ tử 
lớn của sư có đến 20 vị Đại đức trụ trì. Sư 
hằng giữ luật đề bỏ trần về giác, chuyên trì 
kinh Lăng Nghiêm để thấy tính sáng tâm. 
Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


TÍNH TUYỂN ‡‡ # (1674-1744) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Lâm Tế, đời thứ 39, nối pháp Thiền sư 
Kim Quang Đoan. Sư họ Huỳnh, quê ở Đa 
Nhắt, Võ Tiên, tỉnh Nam Định, miền Bắc 
Việt Nam. Năm 12 tuổi, sư đến chùa Liên 
Tông đảnh lễ Thượng sĩ xin thế phát xuất 
gia, thọ thập giới. Ở đây 6 năm, sư chuyên 
cần học tập, siêng năng hầu hạ không lúc 
nào bê trễ. Khoảng niên hiệu Vĩnh Hựu 
(1735-1740), theo lời khuyên của Thượng 
sĩ, sư trẻo non vuợt biển chừng sáu tháng 
đến núi Đảnh Hồ ở Quảng Châu Trung 


Hoa, thọ giáo với Hòa thượng Kim Quang 
Đoan ở chùa Khánh Vân Đại Thiền. Sư ở 
đây 3 năm, vừa công tác vừa tu niệm và 
gắng sức học tập. Năm 25 tuổi sư thụ gIỚI 
Tỳ-kheo, Bồ Tát. 

Ở Trung Hoa 6 năm, sư xin phép trở về cô 
quốc. Khi về, sư thỉnh được 300 bộ kinh 
luật luận, cả thảy hơn 1.000 quyền. Sư chở 
ba tạng kinh để ở chùa Càn An. Tăng ni 
trong nước đua nhau đến thỉnh sư truyền 
giới lại. Sư là người mở đầu hoằng dương 
luật Tứ Phần. Từ đây Phật giáo nước nhà 
được trùng hưng rạng rỡ. Kệ thị tịch: 

2i #ñ. À_—Ïl 

3Ï] Bí. ñ E6 # li 
»Chí đạo vô ngôn 

Nhập bắt nhị môn 

Pháp môn vô lượng 

Thùy thị hậu côn«. 

»ĐÐạo cả không lời 









































Vào cửa chẳng hai 

Pháp môn vô lượng 

Ai là kẻ sau«. 

Theo: 7iển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


TÌNH GIẢI ‡š # 

Tục tình vọng giải. Bích Nham lục q. l ghi: 
»3 ÍfJ 15 H f8 flU. H #4 1B BỊ L 
W JHÍU. #? & lễ # 2®. fH ld 
+t JV: ÈN 4 fñÊ #? II W đồ ñh › 
— Nếu tham thấu, thấy triệt, tự nhiên giống 
như ăn vị ngon đê-hô, còn nếu như tình 
giải chưa dứt liền thấy tỉnh thân rối loạn, 
quyết định chẳng thể biết nói như thế«. 
































TÌNH KIẾN !Ö# #, 

Tục tình vọng kiến. Bích Nham lục q. Ì 
ghi: »®f #t †H Á X2 lễ h. ƒr DA f§ RỊ 
lÄl ÿX ƒ. th BH Nñ # x: #41 





























854 


TỈNH ĐĂNG 4 {š 





tầ. ï# M I Hh 4ï fñJ Rít:. — Tuyết Đậu 
sợ người ta chạy theo tình kiến vì thế rút 
hẳn chốt cửa, bày kiến giải của mình, nói: 
Thôi nhớ nhau, gió mát khắp nơi bao giờ 
Hgưng«. 




















TÌNH NIỆM tš 4 
Tục tình vọng niệm. Tiết Bạch Dương 
Pháp Thuận Thiền sư trong NĐHN q. 20 
ghi: »il 2% ï lHỊ li . Đà È Z KỸ ‹ 
 © — 1U j 4 1t Sf Mỳ . — Nếu 
đạo niệm giống như tình niệm thì thành 
Phật không khó; vì mọi người cũng như vì 
mình thì đâu còn kia đáy«. 























L1 





TÌNH THỨC !#š ‡ 
Tục tình vọng thức. Bích Nham lục q. Ì 
ghi: »ïã 7 j #4 N 4. ñn fñ †F J#. 
ẩl A2 lý BÀ ñ[ Bề. — Các nơi thăng 
đường, nhập thất nói cái gì? Đều là đem 
tình thức đề đoán mò«. 











TÌNH TRẦN 1# /# 
Bụi nhơ của tục tình. Bích Nham Tục q. Ì 
ghi: »Ât ñ† #Š lŠ RE. — 7) #8 Éi. 
ÌH ÿ4 ïấ. ĐH bà HH 2 6 2 3E. Đã 


















































Ìí ñÌ s — Sư hỏi Trường Sinh: Ngài Duy- 
ma quán tưởng Phật, mé trước không đến, 
mé sau không đi, hiện tại không dừng trụ. 
Còn ngươi quản tưởng ra sao? Sinh nói: 
Xin tha cho Kiểu Nhiên (lên của Trường 
Sinh Hòa thượng), còn có chỗ nói. Sư bảo: 
Tha cho ngươi rồi, ngươi nói ra sao? Sinh 
lặng lẽ hôi lâu. Sư nói: Bảo người nào 
biết? Sinh thưa: Luống công lắng nghe. Sư 
nói: Sớm biết ngươi tìm kế sống trong 
hang quỷ«. 








TÌNH TƯ 1š # 


Dùng tục tình để suy xét. Bích Nham lục q. 
































1 ghi: »Ãl| 3ä #š. Zi &° fñ ti. HỨỤ 
lH %t Z?. TM f TM Bễ lử ƒfJ 35. R đ 
#4 J M 4H. — Ở đây phải là người 


chân tham thật nhƒN' vừa nghe nêu lên 
liên tháu xương tháu tủy, thấy tháu suốt 
mà không rơi vào tình tư ÿ tưởng«. 


TÌNH TƯỞNG !#‡ 4# 


Đem tục tình để suy xét. Bích Nham lục q. 
1 ghi: »ñl Š #4 k ¿ 4Ð BÄ bo lð li 








MỲ 7®. — Không có những suy tính về tình 
trần, tất cả đều chặt đứt, sạch trọi trơn. 
Đâu cần phải phân thị phân phi, biện được 
biện mát«. 


TÌNH TRÍ lš #z 
Đoán trước, sớm biết. Tiết Huyền Sa Sư Bị 



























































Thiền sư trong NĐHN q. 7 ghi: »lJ |ä] 
TE: bàng LIẠT a8 0à 2g 
9o â RỊ ® f. ì¡ †E J8 % li 

2E: 4 f 4ì. Tỉ ññ ll Jjấ. Mũ 
El: lí c 3® TP lẾ 2E l? #£ RA, 
BH El: #W lJ ä 4. EEl: ®$# Z7 
fỊ H. H El: Tỷ #4 fHỊ 54 fÄ XE fE 











#É ƒ. 4® 4ò Hệ ïã ñủ lỗ Äl.. Tý fR 
bl LI. HH ƒE {E Rš. — Như lửa đá 
nháng, như ánh điện chóp, chỗ này không 
rơi vào tâm cơ, ý thức, tình tưởng chờ 
người mở miệng được sao?«. 








TỈNH ĐĂNG 3 ‡# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Mân, 
Trung Quốc. Sư tham vấn Thiền sư Bảo 
Phúc Tùng Triển và đắc pháp. Khi ra 
hoằng pháp sư ở viện Chiêu Khánh tại 
Tuyên Châu. Sư giỏi làm thơ, kệ tụng được 
truyền bá chốn tùng lâm. Thụy hiệu: Tịnh 
Tu Thiền sư. 


855 


TỈNH HÀNH #4 ƒ7 





TỈNH HÀNH 3 2ï 

Tên của một cơ sở trong tự viện, nơi an trí 
các vị tăng nhân bệnh nặng sắp chết. Tiết 
Long Môn Thanh Viễn Thiền sư trong 


(Lâm Nhữ, Hà Nam), lại trụ trì viện Quảng 
Giáo núi Bảo An và viện Bảo Ứng ở 
Thành Hạ (Hà Nam). Khi lâm chung, sư 
nói kệ: 



















































































































































































NĐNN q. 19 ghi: »Íl ƒ j ñE }} ñE Ï'] »Thể giới bạch ngân Kim sắc thân 

ME sý HÈ [HỊ El: È ất #f TN #í 34 # Tình với vô tình đều nhất chân 

ïì. ?% ñ fí R Bí 1B. XE M # EU Sáng tối hết rồi không soi chiếu 

#.. BH El li 4, l ÿš H đý fŒ:. Í Vâng dương sau ngọ thấy toàn thân«. 

ìš 2Ã 1H, BH4ff. II —- - 

#4. ff Í* fí mât tl. mỳ El # Z#, ấí{ TĨNH TRIỆT 3 #® 

{ điấn. ‡X  Œ6 1 . HE #f f# Á_ Triệt để tỉnh ngộ. Tiết Thạch Đầu Tự Hồi 
Ý #Z#tJä tt. # j ;b 5l. M 36 flf thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »Íl] 2 2% 
ÀAŒ#. ®#Ax 7. f1 lì. - 4“ & !Ð. Á 2. H3 #z. ñÑñ 
Sư từng viết lên vách Diên Thọ Đường E8, 7) — BB. l# lQ k 3X. 4# 
chùa Long Môn như sau: Phật cho phép ?Ÿ ÍÑL. — Sư mối niệm chăng rời tâm. Trải 


người có bệnh phải trị liệu hoặc có chô 


nghỉ ngơi. Những chỗ nghỉ này trong chùa 
có vài tên gọi như: Niết-bàn, thấy pháp 
thân thường trụ, thấu rõ pháp bắt sinh; 
hoặc gọi là Tỉnh hành nghĩa là biết thân 
này khi các duyên chống trái đêu tuân theo 
hành khổ, hoặc gọi là Diên Thọ, nghĩa là 
muốn được thân trí huệ nên gìn giữ sắc 
thân, kỳ thực khiến người thấu rõ chỗ sinh 
tử, mà kiến giải thì nhiễu, giác ngộ lại ít. 
Người bệnh nhẹ vào nhà này, chẳng ép 
buộc phải gắng sức, liên có bồ ích.« 


TỈNH NIỆM 3 $ (926-993) 

Thiền tăng đời Tống, họ Địch, hiệu Thủ 
Sơn, người Lai Châu (huyện Dịch, Sơn 
Đông) Trung Quốc. Thuở bé sư xuất gia 
nơi chùa Nam Thiên, sau khi thụ giới cụ 
túc sư đi du phương các tùng lâm, thường 
tu hạnh đầu đà, vì tụng kinh Pháp Hoa mỗi 
ngày nên người đời gọi là »Niệm Pháp 
Hoa«. Sau tham kiến Thiền sư Phong 
Huyệt Diên Chiểu được tâm truyền nối 
pháp, làm truyền nhân tông Lâm Tế. Về 
sau sư khai pháp tại Thủ Sơn Nhữ Châu 


qua thời gian lâu, một hôm nhân chẻ đá, 
đá khá cứng, sư dùng hết sức giáng xuống 
một búa, chọt thấy toé lửa, bỗng nhiên triệt 
để tỉnh ngộ.« 


TĨNH CHIẾU ‡# ## (1210-1270) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Vô Tượng 
Tĩnh Chiếu. Niên hiệu Thuần Hựu thứ 12 
(1252) sang nhà Tống (Trung Quốc) lên 
núi Kính Sơn thuộc Dư Hàng, Chiết Giang, 
tham học chùa Hưng Thánh Vạn Thọ, nối 
pháp Thiền sư Thạch Khê Tâm Nguyệt, 
đời thứ 22 hệ Nam Nhạc, đời thứ 4 tông 
Lâm Tế Nhật Bản. Niên hiệu Cảnh Định 
thứ 3 (1262) sau khi trở về nước sư khai 
sáng chùa Phật Tâm. Tác phẩm có /#ug 
Thiển kỹ. 


TĨNH CƯ TỰ ‡‡ # 3 

Ở núi Thanh Nguyên, cách thành phó Kiết 
An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc 15km về 
phía đông nam. Pháp tự của Huệ Năng là 
Hành Tư nơi núi Thanh Nguyên cất chùa 
Tĩnh Cư cùng sáng lập một hệ Thiền 
Thanh Nguyên. Niên hiệu Trị Bình thứ 3 


856 


TỊNH CẦM }# % 





(1066) đời Tống ban tắm biển »An Ôn 
Tự«. Cuối đời Nguyên chùa bị thiêu hủy, 
cuối đời Minh xây dựng lại thành tùng 
lâm, đặt lại tên »Tĩnh Cư Tự«, tục gọi »Đại 
Miếu«. Trên cửa chính có khắc ba chữ 
»Thanh Nguyên Sơn« do Văn Thiên 
Tường viết. Trong miếu Thiên vương điện, 
Đại hùng điện, Tỳ Lô các đứng đối xứng 
nhau. Trong điện các nhiều văn vật như 4 
Đại Kim cang, 18 La hán, Bồ tát Quán 
Aâm, còn có nồi đồng ngàn người ăn, 
chuông lớn ngàn cân, lư hương trăm cân. 
Trên các kiến trúc gỗ của đại miếu điêu 
khắc chim bay thú chạy sinh động như 
sống. Các vị cao tăng trụ trì qua nhiều đời 
có Thanh Nguyên Duy Tín, Bản Tịch Chân 
Nguyên, Chuyên Ngu Quán Hành, My Am 
Hành Tú, Tiếu Phong Đại Nhiên. 


TĨNH LỰC 3# ở (1112-1175) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 10, nối pháp Thiền sư Đạo 
Huệ. Sư họ Ngô, tên Trạm, quê ở Cát 
Lăng, Vũ Bình, miền Bắc Việt Nam. Sư 
vâng lời thầy lên núi cất một am cỏ tên 
Vương Trì, làng Cương Việt, Vũ Ninh, rồi 
trụ trì nơi đây. Trong 12 giờ, sư lễ Phật 
sám hối, được niệm Phật tam muội Sư 
thường. giảng kinh Viên Giác, nghĩa lý chỗ 
nào chăng ồn, đích thân sư cải chính. Bấy 
giờ sư là người giỏi biện luận, có khả năng 
sửa chỗ sai lầm của người. Kệ thị tịch: 

2% M ñ ïïí # ñï MỊ 

H& Ä*“l ñ? + ## 

Ñ N. HE Jã DÈ ƒ 

%1 XÊ ñ\ LHỊ đi ẤM 5 

»Tiên tuy ngôn kiết, hậu ngôn hung 

Tự thị Thái Tổ húy bất tùng 

Vi ngộ kiến long vi Phật tử, 

Hốt tao thử xuất tịch vô cùng«. 






































»Trước tuy nói kiết, sau gọi hung 

Từ đời Thái Tổ kiêng chẳng tùng 

Vì thế rồng lên làm Phật tử 

Chọt trông chuột hiện lặng vô cùng«. 
Theo: 7iển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 





























TỊNH +3 

Và, cùng, liên từ. Vô Môn Quan ghi: »{R 
HỆ 3£ lf f. lR J#§ ®fE†HĐN E‹s #ï 
S310 1V X Ï IHỊ { lÑ 3£ 





#.v.,#8HC— H ? ñÚ ~ Chỗ ngộ 
của Câu Chỉ và động tử chdhb phải trên 
ngón tay. Nếu ở nơi đây nhận ra được thì 
Thiên Long, Câu Chỉ và đồng tử với chính 
mình sẽ xỏ cùng một xâu.« 





TỊNH BẢO ;# 3# (1609-1675) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Âu Dương, 
người đời gọi là »Thiên Ngu Tịnh Trụ 
Thiền sư«, người xứ Kiến Xương (nay là 
huyện Vĩnh Tu tỉnh Giang Tây) Trung 
Quốc. Xuất gia năm 12 tuổi, sư nghe tiếng 
bảng kêu có chỗ tỉnh ngộ, sư đến Biện Sơn 
tham yết Cửu Mặc Đại Âm. Sau khi Đại 
Âm thị tịch, sư đến núi Bảo Thọ yết kiến 
Thạch Vũ Minh Phương được ấn khả và 
nối pháp ngài, thuộc tông Tào Động. Năm 
1656, sư ở Nam Sơn tại Vũ Hàng khai 
pháp. Sư từng trụ các nơi: Hiển Thánh tại 
Việt Châu (nay là huyện Thiệu Hưng tỉnh 
Chiết Giang), Hưng Thiện tại Gia Lạc (nay 
là Gia Hưng tỉnh Chiết Giang), Tử Vân ở 
Hàng Châu để hoằng dương thiền pháp 
làm hưng thịnh Thiền tông. 


TỊNH CẦM :# # 

Thiền tăng đời Minh, họ Thái, tự Cổ Cầm, 
người Kiến Ninh(nay thuộc Phúc Kiến) 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Thọ 


857 


TỊNH CHIẾU !# F# 





Đường Tùng, làm truyền nhân Tâm TẾ, trụ 
chùa Thụy Nham. 


TỊNH CHIẾU :# ## 

Hiệu của thiền tăng Huệ Đồng, sống vào 
đời Ngũ Đại, do Nam Đường Hậu chủ ban 
cho. X: Huệ Đồng 


TỊNH CHIẾU THIỀN SƯ ;# 8# Z# 6g 
I. X: Sùng Tín. 
2. Hiệu của thiền tăng Đạo Trăn, đời Tống. 


TỊNH ĐẦU + 5ñ 

Hết thảy, đồng loạt. Tiết Dược Sơn Hòa 
thượng trong TĐT dq. 4 ghi: »ÍlẦ Z2 %3 lã 
BH ñfE? J El: ## Ít % PH. lữ El: 
f[ 4 #t {H 3£ Rd f7 . — Sư bảo: Ngươi 
tới lui là vì ai? Đáp rằng: Thay y tới lui. 
Sư bảo: Sao chăng dạy y cùng đi.« 




















TỊNH ĐẦU :# 5ã 

Còn gọi: Thanh đâu, Trì đâu. Trong thiền 
lâm, đây là chức vụ quét dọn nhà vệ sinh. 
Người làm nhiệm vụ này là do tự nguyện. 
Nếu không có người phát tâm, thì mỗi 
người trong chúng theo giới lạp mà tuần tự 
làm việc này. Điều Lệ Chức Tạp Vụ, 
chương Lưỡng Tự trong Sắc Tw Bách 
Trượng Thanh Quy (Đại 48, 1133 thượng) 
ghi: »Èft 1. bí Hùh 3# ấ. PA 5 ÙÈ 
Bị . #ã 3 ⁄ä 7K. ?ZH 8® & lÑ s - Tịnh 
đâu quét dọn, khử uế, chùi rửa nhà vệ sinh, 
thêm nước nóng hoặc pha nước lạnh; cần 
phải làm cho đúng lúc«. 
































TỊNH ĐỊA MÊ NHÂN :# #, 4 ^_ 

Cõi tịnh làm mê hoặc người. Nghĩa là dù 
đạt đến cảnh giới thanh thanh tịnh tịnh, 
song nếu mãi ở trong đó thì bị nó làm mê 
hoặc. Tắc 46, 7hung Dung lục (Đại 48, 256 


_- 


trung) ghi: »l #Ịc sƑ 
J\š J\J TM NH ằ.R 
E4. 2 Ui 1h H2. l 
1% — BH. im #® f1 — Muôn dặm 
không một tắc cỏ, cõi tịnh làm mê hoặc 
người, tám hướng không một ảng mây, trời 
quang lừa gạt ông. Tuy là lấy nêm để khử 
nêm, cũng không ngại nắm lấy hư không 
treo lên hự không, đánh một dùi sau ói, 
chớ xem là phương tiện«. 














„ F Hh 
NĂ lá ¿ MẸ 

















» Tế 




















Tí chị 
M 






































TỊNH GIÁC THIỆN TRÌ :# # š # 
(?-1785) 


Thiền tăng đời Lê trung hưng, húy Tính 
Ban, hiệu là Mộc Y Sơn Ông, thường được 
gọi là »Ông Núi« hay »Ông Núi mặc áo vỏ 
cây« (Mộc Y Sơn Ông), tên là Lê Ban, 
người Trung Hoa. Năm Nhâm Ngọ (1702) 
thời chúa Nguyễn Phúc Chu, sư đến núi 
Linh Phong ở vùng biển Phương Phi, 
Phương Thái, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 
Định, lập am tranh tu hành, đặt tên chùa là 
Dũng Tuyền. Năm Quý Sửu (1733), chúa 
Nguyễn Phúc Trú (1726-1738) nghe danh, 
quý trọng sư là một thiền sư chân chính 
nên ra lệnh xây cất chùa Dũng Tuyền lại 
thành một ngôi chùa lớn, đặt tên chùa là 
»Linh Phong Thiền Tự«, lại ban cho tấm 
hoành có viết bốn chữ như trên và ban cho 
câu đối, ban cho sư hiệu »Tịnh Giác Thiện 
Trì Đại Lão Thiền sư«. Năm Tân Dậu 
(1741), chúa Võ Vương Nguyễn Phúc 
Khoát sắc triệu sư về đô thành Phú Xuân 
tham vấn Phật Pháp rồi ban cho sư ca-sa có 
móc vàng, vòng ngọc. Sư thị tịch vào thời 
Tây Sơn, đồ chúng lập tháp thờ ở bên phải 
chùa Linh Phong. Theo: LSPGĐT của 
Nguyễn Hiền Đức. 


858 


TỊNH KHẢI ‡# (2-1674) 





TỊNH GIỚI ;# 3, 
1. Thiền tăng cuối đời Lý (2-1207) tên Chu 
Hải Ngung, quê Mão Hương, Ngung 
Giang, Lô Hải (nay thuộc tỉnh Thanh Hoá), 
miền Bắc Việt Nam. Tính tình thuần hậu, 
thuở bé theo học Nho. Năm 26 tuôi sư xuất 
gia, được thụ giới cụ túc và chuyên nghiên 
cứu về Lục tạng. Trải qua 7 năm tham học 
sư gặp được Thiền sư Bảo Giác ở chùa 
Viên Minh, qua một câu nói, sư liền khế 
hội, nối pháp Ngài, thuộc đời thứ 10, dòng 
Vô Ngôn Thông. Kệ thị tịch: 
Jý tỹ ññ 3l “ ÍII Tĩ 
H jã ñ Đi ft 3l sò 
5 1\ # BỊ Ý #% 2 
k=i#{Ii4*^ 








XS 








lá: đM 
»x 





> 
» 


k 3 3% 2% lỗJ ti 

















J\ + 4 ñ ÄJ H 
TẾ 2 Mũ 2 Xí ñỤ 


jã | l äH PJ fÃÄ :ù 

»Thử thời thuyết đạo hãn tri âm 
Chỉ vị như tư tấn đạo tâm 

Hè tợ Tử Kỳ đa sảng sắm 
Thính lai nhất đạt Bá Nha cầm 


Thu lai lương khí sảng hung khâm 
Bát đấu tài cao đối nguyệt ngâm 
Kham tiếu thiền gia sỉ độn khách, 
Vi hà tương ngữ đĩ truyền tâm?«. 
»Thời nay giảng đạo hiểm trí âm, 
Chỉ bởi vì người mắt đạo tâm 

Nào khác Tử Kỳ, giỏi nghe nhạc 
Nghe qua đã suốt Bá Nha đàn 


Thu về mát mẻ thích trong lòng 

Tải ngang Tào Thực dưới trăng ngâm 
Cửa thiên những thẹn người sỉ độn 
Sao đem lời lẽ để truyền tâm«. 


Theo: 7ðiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 

2. Thiền tăng đời Minh, họ Vương, tự Định 
Nham, hiệu Huyễn Cư, người xứ Nam 
Tầm (nay là huyện Hồ Châu, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Sư xuất gia ở viện 
Chủng Phúc rồi đi các chùa: Thiên Trúc, 
Hỗ Bào, Linh Cốc để tham lễ các bậc danh 
sư. Sau đó, sư nhận chức Tả giác nghĩa ở 
Tăng lục ty rồi chuyển sang chức Tả giảng 
kinh. Vua ban cho sư hiệu »Huệ Tế Thiền 
sư«. Sư có Me# lục lưu hành ở đời. 


TỊNH GIỚI ĐẠI SƯ :# 3, % ff 
Hiệu của thiền tăng Nham Tuấn, sông vào 
đời Ngũ Đại. X: Nham Tuấn. 


TỊNH HUỆ ĐẠI SƯ :# # % ## 
Hiệu của thiền tăng Văn Ích sống vào đời 
Ngũ Đại. X: Văn Ích. 


TỊNH HUỆ THIỀN TỰ :# ‡# ‡# 3 
%: Lục Dung tự. 


TỊNH KHẢI :# # (?-1674) 

Thiền tăng đời Minh, họ Trần, người đời 
gọi là »Diệp Hiệp Tịnh Khải Thiền sư«, 
người xứ Tiền Đường (nay là Hàng Châu) 
Trung Quốc. Gia đình sư 5 đời theo nghiệp 
Nho, thuở bé sư làm chư sinh. Khi nhà 
Thanh lên ngôi, sư nương Hòa thượng 
Thạch Vũ xuất gia, sau đó tham yết Tam 
Nghi Minh Vu ở Vân Môn, có chỗ tỉnh 
ngộ, được nối pháp ngài, thuộc tông Tào 
Động. Sư trụ trì chùa Đa Phúc tại Phụng 
Sơn Thiều Khê hơn 20 năm, hoằng dương 
thiền phong. Sư trứ thuật rất phong phú, 
hay thơ giỏi văn viết chữ khắc dấu cũng 
khéo. 


859 


TỊNH KHÔNG ##‡ Z (1091-1170) 





TỊNH KHÔNG :# # (1091-1170) 
Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 10, nối pháp Thiền sư Đạo 
Huệ. Sư họ Ngô, quê ở Phúc Xuyên (tức 
huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc ngày 
nay). Ban đầu đến viện Sùng Phúc trong 
bản châu xuất gia và thụ giới cụ túc. Năm 
30 tuổi, sư đi hành cước phương Nam đến 
chùa Khai quốc, phủ Thiên Đức dừng lại 
trụ trì. Khoảng 5, 6 năm sư chuyên tu hạnh 
đầu đà. Ngoài bữa mè, bữa mạch hàng 
ngày, sư ngồi hoài không ngủ. Mỗi khi sư 
nhập định đến nhiều ngày mới xuất. Sau 
đó, sư đến tham vấn Thiền sư Đạo Huệ ở 
núi Tiên Du, sư hỏi ngài rằng: 

— Nơi này có tông chỉ Thiền tông chăng? 
— Đạo Huệ đáp: 

— Nơi đây tông chỉ chăng phải không, 
nhưng Xà-lê làm sao đảm nhận? 

Sư suy nghĩ trả lời. Đạo Huệ nạt: 

— Ngay trước mặt đã lầm qua rồi! 

Sư liền lãnh hội yếu chỉ và ở lại đây hầu hạ 
thầy 3 năm, nối pháp Đạo Huệ, thuộc đời 
thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Kệ dạy 
chúng: 

†®H L. F Ất mí ?Ê Hh 

BÀ 2; HW E ñH . BR ?§ ĐÝ lí ® 

đỊ 5) MU Já IHỊ v {ĐI fiế Bề 7ï BR 
»Thượng vô phiến ngõa giá 

Hạ vô trác chùy địa 

Hoặc dịch phục trực nghệ 

Hoặc sách trượng nhi chí 
Chuyên động xúc xứ gian 

Tợ long dước thôn nhĩ. 

»Trên không miếng ngói che 
Dưới không đất cắm dùi 

Hoặc đổi áo thẳng đến 

Hoặc xách trượng mà đi 
Khoảng chuyển động xúc chạm 







































































Tợ rồng vậy đớp môi«. 
Theo: 7iển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


TỊNH LÕA LÕA :# 3£ 3# 

Còn gọi: Xích lõa lõa, Xích sái sái. Sạch 
trọi trơn. Chỉ cho buông bỏ mọi việc, thân 
tâm tự tại, thiên chân sáng chói, không còn 
mảy may tình trần. Cũng chính là nghĩa: 
Toàn chân lộ hiện, thoát thể hiện thành, 
hiện thành công án. Tắc 3l, 7ng Dung 
lục (Đại 48, 248 thượng) ghi: »— 3 *\ 3: 
(CElRZXx. FRH). 44m 
(C ÈfXÃXX. 7R 3 lR ):¡ đ lử ẤZ th, 
3t II #t R:. — Một luỗng ánh sáng linh 
diệu (Trên chống trời, dưới chỏi đất) Đầu 
tiên không che đậy (sạch trọi trơn, trần 
trùng trục), vượt khỏi cái thấy tâm thường, 
phải mà chẳng phải«. 





















































TỊNH LUÂN !# 42 (1427-?) 

Thiền tăng đời Minh, họ Khang, tự Đại 
Nguy, hiệu Trúc Thất, người Côn Minh 
(Vân Nam) Trung Quốc. Niên hiệu Chính 
Thống thứ 5 (1440) sư xuất gia với Hòa 
thượng Vô Cực chùa Phật Nghiêm núi 
Thái Hoa. Niên hiệu Thiên Thuận thứ 7 
(1463) tham kiến Thiền sư Cô Đình Thiện 
Kiên ở Phù Sơn được ấn chứng làm truyền 
nhân tông Lâm Tế. Niên hiệu Thành Hóa 
thứ 1 (1465) sư xây cất Vạn Phúc Thiền 
Tự nơi Kinh Đô, tiếng tăm vang dội, đạo 
phong lẫy lừng. Về già lui về ở Trúc Thất, 
Tây Hiên, đóng cửa đọc sách. Tác phẩm: 
Trúc Thất tập và Ngữ lục truyền lại đời 
Sau. 


TỊNH LỮ :# 43 (1607-1669) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Trương, người 
đời gọi Sư là »Bạn Ngã Tịnh Lữ Thiền 


8óo 


TỊNH NỘT ##‡ ?# (1610-1673) 





sư«, người xứ Đức Thanh Hồ Châu (nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. 
Trước khi xuất gia, sư đã từng đến Biện 
Sơn ra mắt ngài Thụy Bạch Minh Tuyết, 
có ngộ, Minh Tuyết đặt pháp danh cho sư 
và tặng kệ rằng: 

T- ‡* 3È fb Ø2). yW 7F 

#® f fñi'* 8#. ®% 44 RÈ LEÍ7 

»Bạn ngã (bạn ta) không di khác 











_—> 























Tịnh lữ (bạn tu) cũng không người 

Hội được ý trong ấy 

Cả vàng lội trên vách«. 

Sau đó Minh Tuyết trụ núi Bách Trượng 
cho đến khi thị tịch, sư theo lời phó chúc 
lặng lẽ rước khám ngài đến Biện Sơn, rồi 
sư ở trước khám ngài cạo tóc, thụ giới cụ 
túc, nối pháp ngài, thuộc tông Tào Động. 
Sau đó, sư kế tục chủ trì pháp hội Biện Sơn 


TỊNH NGỘ ## 1š 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư từng đến núi 
Bàn Long thuộc Viên Châu (nay là huyện 
Nghi Xuân tỉnh Giang Tây) theo học với 
Thiền sư Khả Văn và nối pháp ngài. Khi ra 
hoằng pháp sư trụ chùa Vĩnh An ở Lô Sơn, 
thông kinh điển giỏi văn chương, khéo 
ngâm thơ, có thi tập lưu hành ở đời. 


TỊNH NGỘ THIỂN SƯ ;# !§ i# f 
Thụy hiệu của thiền tăng Thiện Tĩnh. X: 
Thiện Tĩnh. 


TỊNH NHÂN :# ^. 

Người chưa xuất gia làm việc lặt vặt ở 
trong chùa. Huệ Năng truyện trong TCTT 
q. 8 ghỉ: »C 5Ã 44 ) EH: 3# fE ñJ 
4ä? ( Ã fÊ ) El: R§ 3 2) †M #H II 
3. ft XX Iú 1Ô. HH 5 #7FH. 
3 ÿfL All ÉE 7E ‹ — (Hoằng Nhẫn) hỏi: 
Ngươi làm công đức gì? (Huệ Năng) đáp: 












































Nguyện hết sức mang đá giã gạo, phục vụ 
đại chúng mà thôi. Ngài làm việc nặng 
nhọc như thế bên cái cối, dẫn đâu bọn tịnh 
nhân«. 

Theo câu chuyện này, Huệ Năng khi còn ở 
trong pháp hội của Tổ Hoằng Nhẫn chưa 
chính thức xuất gia thụ giới, chẳng hạn 
như trong câu ý nói Huệ Năng cùng bọn 
tịnh nhân giã gạo. 


TỊNH NHÂN TỰ :# H 3 

Ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, 
Trung Quốc. Niên hiệu Hoàng Hựu thứ 1 
(1049) đời Tống, Nội thị Lý Doãn Ninh 
phá bỏ nhà mà xây chùa. Vua Nhân Tông 
ban cho tấm biển »Thập Phương Tịnh 
Nhân Tự«. Khi ấy Khai Phong là thủ đô, 
chỉ tu theo Nam Sơn Luật tông, vì Thiên 
Thai tông, Thiền tông chưa hưng thịnh, 
vua nghe tiếng tăm Cư Nột (Thiền sư Tổ 
Ấn) bèn mời Cư Nột trụ tích bản tự. Cư 
Nột cáo bệnh không ra, tiến cử Hoài Liên 
trụ trì, thiền phong ở Kinh sư hưng thịnh 
ngay. 


TỊNH NỘT :# # (1610-1673) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Vương, hiệu Thả 
Chuyết, người đời gọi là »Vân Tông Tịnh 
Nột Thiền sư«, người An Nhân, Hành 
Châu (Hồ Nam) Trung Quốc. Thuở nhỏ 
cha mẹ đều mắt, vào chùa thấy tượng Phật 
mà cảm ngộ xuất gia. Năm 26 sư tuổi thụ 
giới cụ túc tại núi Kinh Tử thuộc Hành 
Sơn. Lại đến Tịnh Sơn Hồ Châu (Chiết 
Giang) tham kiến Thụy Bạch Minh Tuyết, 
ngay dưới lời sư được tỏ ngộ, nối pháp làm 
truyền nhân tông Tào Động. Ban đầu khai 
pháp ở núi Đại Nghĩa, sau đáp ứng lời 
thỉnh của tăng chúng, sư trụ trì Tịnh Sơn. 
Tác phẩm: Bảo Cảnh Tam Muội Nguyên 


861 


TỊNH OÁNH #‡ ‡# (1612-1672) 





Tông Biện Mậu Thuyết 1 quyên. 


TỊNH OÁNH # ;# (1612-1672) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trang, tự 
Nguyên Khiết, hiệu Mục Đường, người đời 
gọi là »Nguyên Khiết Tịnh Oánh Thiền 
sư, người xứ Giang Đô (nay thuộc CIang 
Tô) Trung Quốc. Xuất gia năm 20 tuổi, 
qua năm sau sư đến viện Báo Ân ở Hàng 
Châu ra mắt Thụy Bạch Minh Tuyết. Năm 
24 tuổi, sư theo ngài Minh Tuyết đời sang 
chùa Quốc Thanh ở Thiên Thai, thụ ĐIỚI Cụ 
túc, rồi được ấn khả nối pháp ngài, thuộc 
tông Tào Động. Năm 1653, sư trụ chùa A- 
nậu rồi kế tiếp trụ các chùa: Thượng 
Phương, Long Hoa, Thê Linh, Vô Trụ, Từ 
Vân, Vân Môn Hiển Khánh. Thiên Thai 
Hộ Quốc. Tác phẩm: Nguyền Khiết Oánh 
Thiển sư ngữ lục 10 quyền. 


TỊNH PHÙ :# Z† 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lưu, hiệu Vị 
Trung, người xứ Lô Lăng (nay là huyện 
Cát An tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. Ban 
đầu, sư đến Biện Sơn tham vấn Thụy Bạch 
Minh Tuyết, chăng khế hợp. Sư trở về 
làng, chợt thấy chim bay mỏ ngậm quả lê 
làm rơi xuống đất, hoát nhiên có ngộ. Sư 
còn đến núi Bảo Thọ tham vấn Thạch Vũ 
Minh Phương, trình bày chỗ ngộ của mình 
với ngài, được ấn khả, nỗi pháp ngài, thuộc 
tông Tào Động. Năm 1641, do ưa thích vẻ 
đẹp u nhã của non nước Chiết Giang nên 
khi ra hoằng pháp sư trụ chùa Bạch Nham 
ở Tiền Đường; trong khoảng vài năm nơi 
đây trở thành một đại tòng lâm. Năm 1667, 
sư soạn »Pháp Môn Sử Quỹ«. Năm 1672, 
sư soạn »Tổ Đăng Đại Thống« để tu chính 
các sai lầm về hệ thống truyền thừa của 
chư Tổ. Khi 2 quyên sách này ra đời, danh 


tiếng của sư truyền khắp thiên hạ, thiền 
tăng bốn phương tìm đến. Sư ở chùa Bạch 
Nham khai đường thuyết pháp 30 năm, 
hoằng dương thiền phong, giáo hóa được 
rất nhiều kẻ mê lầm. Sư truyền pháp cho 
Hương Mộc Trí Đàn rồi tịch. Tác phẩm: 
Nhân Thiền Nhãn Mục Khảo 1l quyền, 
Tụng Cổ Trích Châu I quyên, Tông Môn 
Niêm Cổ Vựng tập 45 quyền. 


TỊNH PHỦ :# T (?— 1660) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lữ, người đời 
gọi sư là »Tam Tật Tịnh Phủ Thiền Sư; 
người Thiệu Hưng (nay thuộc Chiết Giang) 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Tam 
Tuyên Minh Vu, làm truyền nhân tông Tào 
Động, trụ chùa Thanh Lương ở Ngô Hưng 
(nay là Hồ Châu, Chiết Giang). 


TỊNH QUÁN THIỀN :# #. ## 

Thiền của Giáo môn, gồm 3 loại: Chỉ, 
Quán và Thiên. 

1. Sa-ma-tha (Chỉ): Bồ Tát tu pháp cực 
tịnh, do sức tịnh được dứt hắn phiền não, 
thành tựu rốt ráo nên chẳng rời chỗ liền 
vào Niết-bàn. 

2. Tam-ma-bát đề (Quán): Bồ Tát tu pháp 
quán như huyễn, dùng sức Phật tính biến 
hóa thế giới và đủ thứ tác dụng để thực 
hành diệu hạnh trong sạch của Bồ Tát, nơi 
pháp tổng trì chẳng lạc mất tịch niệm và 
tịnh huệ. 

3. Thiền-na (Thiền): Bồ Tát chuyên diệt 
các huyễn, chẳng cần tác dụng mà tự dứt 
phiền não. Khi phiền não dứt sạch, liền 
chứng thật tướng. 

Theo: Kinh Viên Giác. 


TỊNH TÀI :# #‡ 
Của cải vật chất của thí chủ cúng vào chùa. 


862 


TỊNH THÔNG }# ï# (1591-1647) 





Động Sơn ngữ lục ghi: »Ñ ?4 Ñ ñ* 7# Ìù 
Yfƒ M. ñã Hl # BÍ À4 HMÃ ÃÉ . — Có một 
vị quan thiết trai, bố thí tịnh tài, thỉnh sư 
đọc tụng kinh«. 






































TỊNH TẠNG THIỀN SƯ THÁP *## 
3X j8 fị 14 

Năm phía tây sơn môn, chùa Hội Thiện, 
cách trung tâm huyện Đăng Phong, tỉnh Hà 
Nam, Trung Quốc 6km về phía tây bắc. 
Thiền sư Tịnh Tạng tịch tại chùa Hội 
Thiện vào niên hiệu thiên Bảo thứ 5 (746) 
đời Đường, xây tháp bên phải chùa. Tháp 
gạch hình bát giác, một tầng mái chồng, 
cao 9m. Nền tháp, thân tháp, đỉnh tháp đại 
thể đều chiếm 1/3. Cửa tháp hình cuốn tò 
vò, trong cửa xây thất ở giữa hình bát giác. 
Các mặt thân tháp đều có xây những cửa 
giả, phần điêu khắc cơ hồ phỏng theo kiểu 
kết cầu gỗ, đều là thủ pháp đời Đường, là 
hiện vật tư liệu cung cấp cho việc nghiên 
cứu nghệ thuật kiến trúc kết cấu gỗ đời 
Đường. Tháp đời Đường phần lớn hình 
vuông, hình bát giác rất ít. Tháp này là 
tháp hình bát giác có sớm nhất hiện còn ở 
Trung Quốc. 


TỊNH TẨY NÙNG TRANG ;# #% ¿# 
3 

Rửa sạch phấn son. Thiền tông mượn từ 
này đề chỉ cho phụng vị trong năm vị công 
huân của Động Sơn. Động Thượng Cổ 
Triệt, q. thượng (Vạn Tục 125, 358 hạ) 
ghi: 

Fế ft l BE Jã PH đ 
+ J ñỆ 2E E) ÁN ñu 
»Tịnh tây nùng trang vi a thùy? 

Tử quy thinh lý khuyến nhân quy«. 
»Phán son rửa sạch là ai? 

Đổ quyên khắc khoải gọi người về quê«. 























TỊNH THIỀN ;# 3# (1121-1193) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi, đời thứ17, nối pháp Thiền sư Đạo 
Lâm. Sư họ Phí tên Hoàn, quê ở làng Cổ 
Giao, quận Long Biên, miền Bắc Việt 
Nam. Lúc đầu, sư cùng bạn đồng học là 
Tịnh Không thờ Thiền sư Đạo Lâm chùa 
Long Vân làm thầy. Hàng ngày hai người 
cùng dùi mài nghiên cứu đạt đến huyền chỉ 
Thiền tông. Đạo Lâm biết sư là pháp khí, 
ban cho pháp hiệu là Tịnh Thiền và ấn 
chứng rằng: Tịnh là trí tịnh tròn mâu, 
Thiền là tâm thiền lặng lẽ. Và sư nối pháp 
ngài 

Đạo Lâm qua đời, sư mới dạo khắp các 
thiền hội, tìm bạn đạo và học hỏi thêm. 
Đạo duyên thuần thục, sư về quê nhà trùng 
tu ngôi chùa Long Hoa rồi trụ trì tại đây. 
Văn bia nơi tháp sư: 

»Swư sinh đông thời họ Lý trị đời 

Sáu độ đâu quên, tứ hoằng nào bỏ 

Chỗ uồng trà là chỗ thập phương thí chủ 
dồn về 

Khi chống tích bón bộ học đồ quy tụ 

Thân thông khó lường, huyểền dụng khôn 
xéí 

Tự chẳng đến trường Phật giác thì đâu thể 
nêu cao thắng nghiệp 

Thực là vâng trăng báu trong bầu trời, là 
hoa pháp của linh hôn xóm làng... « 

Theo: 7hiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


TỊNH THÔNG # 1£ (1591-1647) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Lý, người đời gọi là »Cô 
Nhai Tịnh Thông Thiền sư«, người xứ Đức 
An (nay thuộc tỉnh Giang Tây) Trung 
Quốc. Sư tham vấn ngài Thụy Bạch Minh 
Tuyết đắc ngộ, nối pháp ngài, thuộc tông 


863 


TỊNH TRỤ ‡# #t (1601-1654) 





Tào Động. Sư có phong thái trang nghiêm, 
từ tâm tiếp vật. Ban đầu sư trụ Lô Sơn, 
suốt 18 năm chân không bước ra khỏi công 
chùa, hoằng dương thiền phong bằng hết 
sức mình. Về sau, sư trụ chùa Tân Xương 
Động Sơn ở Thụy Châu (nay là huyện Cao 
An, tỉnh Giang Tây). 


TỊNH TRỤ :# +# (1601-1654) 

Thiền tăng cuối đời Minh, đầu đời Thanh, 
họ Trần, hiệu Viễn Môn, người đời gọi là 
»Viễn Môn Tịnh Trụ Thiền sư«, người 
Long Khê (Phúc Kiến) Trung Quốc. Từ 
nhỏ sư đã thích Phật điển, không ưa thế 
tục. Sau khi xuất gia thụ giới cụ túc, nhân 
đọc Đăng sử có sự cảm ngộ bèn đến chùa 
Viên Thông yết kiến Giác Lãng Đạo 
Thạnh, lại đến Thúy Nham tham kiến Ngọ 
Tỉnh Tịnh Quýnh có chỗ tỉnh ngộ. Sau đó 
đến núi Bảo Thọ, Dư Hàng (Chiết Giang) 
tham kiến Thạch Vũ Minh Phương nhận 
được yếu chỉ, liền nối pháp làm truyền 
nhân tông Tào Động. Ban đầu sư khai 
đường tại chùa Long Đường, Hàng Châu, 
về sau kế thừa pháp tịch núi Bảo Thọ. Sư 
có biên tập Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục 
Lược 8 quyên. 


TỊNH TU THIỀN SƯ :# 1# 3# #f 
Thụy hiệu của thiền tăng Tỉnh Đăng sống 
vào đời Ngũ Đại. X: Tỉnh Đăng 


TỊNH TỪ TỰ :# # 3 

Nằm dưới ngọn Huệ Nhật, núi Nam Bình, 
phía nam Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, 
tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là một trong 
bốn đại cổ sát ở Hồ Tây. Niên hiệu Hiển 
Đức thứ I (954) đời Hậu Chu, Ngũ Đại, 
Ngô Việt Vương Tiền Thúc vì Thiền sư 
Vĩnh Minh mà xây dựng, nguyên tên là 


»Huệ Nhật Vĩnh Minh Viện«. Đầu niên 
hiệu Kiến Long (960-963) đời Tống Thiền 
sư Diên Thọ từ chùa Linh Ấn đến đây xây 
cất Tông Cảnh đường, vua Tống Thái 
Tông ban tên »Thọ An Thiền Viện«, Tô 
Đông Pha có làm thơ vịnh chùa này: 
»Ngọa văn Thiền lão nhập Nam Sơn, tịnh 
tảo thanh phong ngũ bách gian« (Nằm 
nghe Thiền lão vào Nam Sơn, gió mát quét 
sạch năm trăm gian). Sau đó chùa bị chiến 
tranh phá hủy. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 9 
(1139) đời Tống xây dựng lại, đổi tên là 
»Tịnh Từ Báo Aân Quang Hiếu Thiền Tự«, 
năm thứ 19 (1149) lại đổi tên là »Tịnh Từ 
Thiền Tự«. Vào đời Tống Thiền sư Đạo Tế 
tùng ở chùa này. Vào khoảng niên hiệu 
Hồng Vũ (1368-1398) đời Minh bị hủy, 
Đại sư Pháp Tịnh xây dựng lại. Niên hiệu 
Chính Thống (1436-1449) lại bị hủy, Đại 
sư Tông Diệu lại xây dựng lại. Niên hiệu 
Khang Hy thứ 38 (1699) đời Thanh chùa 
được tu sửa lớn, ban tên »Sắc Kiến Tịnh 
Từ Thiền Tự«, đến nay vẫn còn. Trong 
chùa còn có một đại đồng chung nặng 20 
tấn được đúc bằng đồng vào niên hiệu 
Hồng Vũ thứ 10 (1377) đời Minh, mỗi khi 
chiều xuống tiếng chuông vang vọng trong 
khói lam sương mù. Chùa Tịnh Từ nổi 
tiếng cũng là nhờ có Phật sống Tế Công ở 
trong chùa này, trong chùa có tượng khắc 
Phật sống Tế Công, phía đông chùa có 
»Thần Vận Tỉnh«, liên quan đến truyền 
thuyết Tế Công vận chuyên gỗ cất chùa. 


TỊNH TỪ TỰ CHÍ ;# # ‡ & 

Chí, 2§ quyền, do Tế Tường soạn vào đời 
Thanh, được xếp vào Trung Quốc Phật Tự 
Sử Chí Vựng San tập 1. Chùa Tịnh Từ 
từng được gọi là ngôi chùa đứng nhất Tây 
Hồ. Vào khoảng niên hiệu Thiên Khải 


864 


TỌA ĐOẠN 4# R 





(1621-1627) đời Minh, có vị tăng ở chùa 
nảy tên Đại Hách biên tập »Tịnh Từ Tự 
Chí« 10 quyên. Đầu niên hiệu Càn Long 
(1736), Triện Ngọc biên tập lại Chí này, 
chỉ có vài mươi hạng mục. Trong niên hiệu 
Gia Khánh (1796-1820), Tế Tường khảo 
cứu nhiều sách vở, sưu tập nhiều tư liệu, 
soạn riêng tân chí, nội dung gồm 12 loại: 
Hưng kiến, Chi viện, Tự sản, Trụ trì, Pháp 
tự, Tháp viện, Sơn thủy, Viên đình, Cổ 
tích, Nghệ văn, Tạp ký, Ngoại kỷ. 


TỊNH XÁN :# 3# (1600-1658) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Minh-đầu 
đời Thanh, họ Chu, hiệu Phiên Quang, 
người đời gọi sư là »Phiên Quang Tịnh 
Xán Thiền sư«, người xứ Kim Lăng (nay là 
Nam Kinh) Trung Quốc. Lúc trẻ làm đạo 
SĨ, sau chuyên hướng theo Phật, xuất gia, 
đến tham học nơi ngài Thụy Bạch Minh 
Tuyết. Một hôm chợt nghe tiếng trái cây 
TƠI xuống mái ngói, sư liền ngộ, được ngài 
ấn khả cho nối pháp, thuộc tông Tào Động. 
Năm 1646, sư kế tục trụ Biện Sơn. Về già, 
trụ trì chùa Kim Sơn, Tô Châu, sau đó làm 
vị Trụ trì đời thứ 5 của chùa Hoa Lâm. Đệ 
tử nối pháp sư hơn 20 người. 


TỊNH VỨC ;# 33 

Chỗ thanh tịnh, ý nói cửa Phật, chùa chiên. 
Huyền Tế truyện trong TCTT q. 9 ghi: »Šƒ 
äL 2 Nú. 3X ñữ [1]. 42 R} ƒ## Z v 

tị †X Èf BÀ. -— Thuở bé sư đã mong mỏi 
những điều cao thượng, tìm về cửa Phật, 
cha mẹ thuận cho sư xuất gia nương chốn 
chùa chiên«. 




















TỌA # 
1. Ở, cư trú. Tiết Cửu Phong Kiên thị giả 
trong NĐHN 4q. 6 ghi: »Í#f‡ 2% HJ 4#, 



































†H HỊ #.. — Không có nhà nào đáng ở, 
không có đời nào đáng hưng.« 

2. Ở vào, năm ở. Lực Tổ Đại sư Pháp Bảo 
Đàn Kinh lược tự trong Toàn Đường Văn 
q. 915 ghi: »#? f 3H Hĩ 3¿ Ÿf 4# JW Hù. 
~ Phần mộ của cao tổ ta đều nằm ở đất 
này.« 























TỌA CHỦ # + 

Có 2 nghĩa: 

1. Người chỉ đạo, Trụ trì một tự viện. 

2. Trong thiền viện, thường gọi Tọa chủ là 
vị tăng giảng kinh từ phương xa đến tham 
vấn. Chương Giang Tây Đạo Nhất Thiền 
sư trong CĐTĐL q. 6 ghi: »#i — ñ f} 2K 
lñ 4: 7K 3 Tữ 3% fl tỉ HÈš. lữ ầM 
lÌ 4: 4# 3: fš l fỊ ÈŠ? — Có một vị 
tăng giảng kinh đến hỏi sư: Chẳng biết 
Thiển tông truyền dạy pháp gì? Sư hỏi 
ngược lại: Tọa chủ truyền dạy pháp gì?« 
3. Ở Nhật Bản, chỉ cho người chủ quản 
một chùa lớn, thông thường do chính phủ 
bổ nhiệm. 





























TỌA ĐỊA # 3, 

Ngồi. Ván Môn quảng lục q. thượng ghi: 
»kE 3 xã: ññ Ù Z 2 1#. HH  Xf JE 
E4ˆ. 44% *#|l: lãi 0 2 fW lỗi 
*H Z4H.. Ji lễ 3X }W tH‹ - Lão trọc ở 
các nơi ngôi pháp tòa, câu danh cẩu lợi, 
hỏi Phật đáp Phật, hỏi Tổ đáp Tổ chính là 
đi ía đi đái<«. 











TỌA ĐOẠN +# ấy 

Còn gọi: Tọa phá, Tiệt đoạn, Tiệt trừ. Là 
quét sạch, cắt đứt. Lâm Tế Nghĩa Huyễn 
Thiên sư ngữ lục (Đại 41, 479 hạ) ghi: »^l^ 
lfr #l¿ {V. fh 5H. — Quét sạch báo thân 
Phát và hóa thân Phật«. 

Tắc 32, Bích Nham lục (Đại 48, I71 trung) 








865 


TỌA ĐOẠN THIÊN HẠ NHÂN THIỆT ĐẦU 4# #r 4# 7 X TF A # Đã 








ghỉ: »]' J “# ẾT T- HR #Ä BH. — ñJ # 














Jš 7E llÍ.. — Việc thông mình linh lợi tạm 





W. HỆ Hệ flf Ms — Mười phương quét 
sạch ngàn mắt liễn mở, một câu có tác 
dụng chặt đứt tất cả tâm phân biệt vọng 
tưởng, chấm dứt muôn ngàn tính toán«. 
Ngoài ra, chữ »Tọa« còn có nghĩa »Tỏa«. 
Hình dung ngăn chặn lời nói vô dụng của 
người khác, chăng cho nói bất cứ lời nào, 
gọ! là »Tọa đoạn thiệt đầu«. Miêu tả không 
cho bắt cứ ai phát biểu một lời, gọi là »Tọa 
đoạn thiên hạ nhân thiệt đầu«. Tắc 13, Bích 
Nham lục (Đại 48, 153) ghi: »58# — HH —^ 
BH HIE. 44 XÃ F A m7. fEJ# 
“E 3l. — Việc thông mình lanh lợi tạm 
gác lại, câu làm líu lưỡi mọi người trong 
thiên hạ, thì làm sao nói đây?«. 

Lại, hình dung ngăn chặn cửa sông trọng 
yếu từ bờ này (phàm) sang bờ kia (Thánh), 
cũng tức là biểu thị đoạn tuyệt quan hệ đối 
đãi: Phàm Thánh, chúng sinh Phật, mê 
ngộ, tu chứng, gọi là »Tọa đoạn yếu tân bất 
thông phàm thánh«. Phần Giáp chú, tắc 52, 
Bích Nham lục (Đại 48, 187 trung) ghi: 
»4J li #2 ÈE + Mũ M35. Mý lú là HỆ 
4% & lH]. — Quét sạch địa vị không còn 
phàm thánh, hạng thiển sinh tâm thường 
không đáng hỏi đến«. Theo: PQĐTĐ của 
nhóm Từ DI. 



































TỌA ĐOẠN THIÊN HẠ NHÂN 
THIỆT ĐẦU # #ƒ # l#† & T A. £ 
| 

Làm líu lưỡi người đời. Ý nói chặt đứt con 
đường suy nghĩ, ngăn chận lời nói của 
người đời, khiến họ không còn cách nào 
phát sinh vọng tưởng phân biệt, Không thê 
dùng lời nói để hiểu rõ và giải thích. Đây 
là lời khen đối với cơ phong kiệt xuất, lạ 
lùng. Bích Nham lục tắc 13 ghi: ##8 — HỊ 
=ÑÚỤHIE. 44##ZX F Xñ#ỡØÑ. ÍE 





gác lại, câu làm líu lưỡi người đời thì làm 
sao nói đây.« 


TỌA KHƯỚC + 4ÿ 

Chặt đứt, quét sạch, ngăn chận. Tiết La 
Hán Quế Sâm Thiền sư trong NĐHN q. 8 
ghi: »3É Äll f4 HÑ . # ƒ£ li 4 bú. 2š 
Ñl Í H. #tL fR W6 2 li. 42 ẩM ƒR 
.. #1 2 HÌ % f8 ‹ - Bịt mắt ngươi 
lại, khiến ngươi nhìn mà chẳng thấy; bịt 
tai ngươi lại, khiến ngươi lắng mà chẳng 
nghe; ngăn chận ý của ngươi khiến ngươi 
không còn phán biệt. « 




















TỌA THAM # # 

Có 2 nghĩa: 

1. Tức ngồi thiền trước khi tham, cũng là 
ngồi thiền lúc xế trưa (từ 2-4 giờ sau giờ 
Ngọ). Trong lúc chờ đợi tiểu tham và Vãn 
tham, mỗi ngày ở nơi Tăng đường ngồi 
thiền lắng tâm gọi là Tọa tham. Điều Tọa 
Tham trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh 
Óuy q. 6 (Đại 48, 1143 trung) ghi: »ẩš r1 
3í ®ị lữ 2 2® fÌ jf DI 3 EH 2K. 3 
2 7 !§ 1“. fữ 14 l§ lí fÈ # Z. 
El: 4##, - Bởi ngày xưa mỗi chiều 
phải tham kiến Trụ trì cầu khai thị, nên đại 
chúng tụ hội lại ngôi chờ đến giờ tham 
vấn, gọi đó là tọa tham«. 

2. Tọa tham: Chỉ cho việc đi các nơi tham 
thiền. 

— Tọa tham bài: Tắm thẻ treo trước Tăng 
đường, trước liêu của đại chúng trong lúc 
tọa tham. 





























TỌA THANG + z5 

Tắm nước nóng. Có lớn nhỏ khác biệt: 

— Khó ty mời cả đại chúng trong chùa tắm 
nước nóng vào 4 tiết trong năm, gọi là Đại 


866 


TOÀN KHÁNH “+ Ƒ 





tọa thang.-Vào cuối Hạ, bảy ra cho mọi 
người chấp dịch trong hạ tắm nước nóng, 
gọi là Tiểu tọa thang. Theo: PQĐTĐ của 
nhóm Từ DI. 


TỌA THIỀN # 3# 

Phương thức tu hành của tăng nhân, ngôi 
kiết gìa tĩnh tâm tư duy. Tiết Nam Nhạc 
Hoài Nhượng trong NĐHN + 3 ghi: bïƒ % 
'PỀ Ƒ1J 3š —. ( HMỊ R ‡H te 

TE Íff 3Ä LH ?W Tl 4ˆ El.. — Trong niên 
hiệu Khai Nguyên có sa môn Đạo Nhái, 
tức là Mã Tổ, ở núi Hành Nhạc thường tập 
tọa thiển.« 























TOÀN CƠ + 3* 

Toàn bộ việc quán chiếu và cơ phong nắm 
lấy thật tướng của sự vật, là thiền cơ thật 
sự có bản sắc. Bích Nham lục q. l ghi: vã 
% bả 4U 4 Đế. lR ÌÈ 4: —- ‡š % HH 5Ä 





























1# 
JI&KiX. Z ãm âJ Bị. L1 1M lL 2. lI 
đ ởk| II El. 27 #ï 2b 2 ‡H HE. — Nếu 

















muốn thấy toàn cơ của người khác, thì chỉ 
có kẻ cương quyết răng như kiếm bén, 
miệng tợ chậu máu, ở ngoài lời nói mà 
kiến tính, mới có ít phần tương ưng.« 


TOÀN ĐỀ + # 

Nêu ra hoàn toàn triệt để, đây là thiền cơ 
được lập bày có tính chất siêu việt ngôn cú 
nghĩa lý, chỉ thăng tâm người. Minh Giác 
ngữ lục q. I ghi: »ãổ  Rš. 5š l£ 2ï th 
+% it. ñ ÄKHU. W 2 íổ Bi. 
Này các Thượng tọa! Nếu Thúy Đhöie 
(pháp hiệu của thiển sư Minh Giác) toàn 
để, mọi người trên mặt đất phải câm 
họng«. 

Tiết Nam Phong Vĩnh Trình Thiền sư 
trong NĐHN q. 18 ghi: »ết 2} — jš , 
†H — 4ù. BH 4 ?Z II tệ Hã 7# )., HÀ 

















lñi ®í ‡: H ñ. Hš 4 RỊ| †⁄ | 
MU. mä HR§ HỊ HH Z#. 5ø lễ 
ÑH. 4W 1È Bỹ x.. b4 l§ %X 
0®. Eí F HỊ2X. Ÿl 1t Ê{ Hù. — Giáo 
chia ra ba tạng, chỉ thẳng nhất tâm. Hoặc 
nêu ra triệt để mà bảy ra đánh và hét, hoặc 
tụng đoạt mà đặt ra chủ khách. Hoặc võ 
kiếm Kim Cang, hoặc sư tử chuyển mình. 
Hoặc chiếu dụng nhự sắm rên, hoặc cơ 
phong như chớp giật. Tất cả đều nhằm trừ 
sạch tà vọng, mở rộng huyện vì, liền đó 
thấu rõ tông, đến được chỗ chân thật«. 





















































TOÀN ĐỀ CHÍNH LỆNH 4‡# # 4- 
Sự gợi ý hoàn toàn triệt để, giáo pháp 
chính tông bản sắc, chỉ cách truyền trao 
tâm ấn đặc biệt của nhà thiền. Vô Môn 
bàn: ghỉ: »ăãJ ƒ ñÈ †E., 4+ li IE Â, 

Mã W H UV t 4 2Ã No — Công án 
šG0ïi EhÙ có Phát tính‹ là sự gợi ý hoàn 
toàn triệt để, giáo pháp chính tông bản 
sắc, vừa dính vào hữu vô liên vùi thây mát 
mạng.« 



































TOÀN ĐỀ NHẤT CÚ 4+‡# — 4) 


Lời nói gợi ý thiền pháp hoàn toàn triệt đề. 
Đây là lời nói siêu việt ngôn ngữ nghĩa lý. 
Tiết Cổ Sơn An Vĩnh Thiền sư trong 
NDHN q. 20 ghi: »Ãl| 3š * Í 8ã bi}Š Iíị 

„ ®3U?#?. 4® 3Ú Mì. %4 Ù 
ĐK: 3X II 2} + it —fJv X ÍE 
J# # 3l ? - Đến nơi đây dù cho tùy cơ 
ứng biến, chẳng chạm mũi nhọn, toàn thân 
ngộ nhập cũng còn vướng mắc ngôn từ 
nghĩa lý. Ngay như lời nói gợi ý thiển pháp 
hoàn toàn triệt để siêu thoát sinh tử, lại 
làm sao nói?« 





























TOÀN KHÁNH + # 
Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 


S67 


TOÀN KHẲNG “+ # 





Đạo Dung, tổ khai sơn Chân Như Thiền 
Tự trên núi Vân Cư. Khoảng niên hiệu 
Nguyên Hòa (806-820) đòi Đường, sư 
từng phụ giúp ngài Đạo Dung khai sáng 
thiền viện Vân Cư, có công hơn hết. Sau 
khi Đạo Dung tịch, sư kế vị và chủ trì mọi 
việc trong thiền viện. Khoảng giữa 2 niên 
hiệu Thái Hòa và Khai Thành (827-840) 
đời Đường, sư có cống hiến rất lớn vào 
việc củng có và phát triển thiền viện Vân 
Cư. 


TOÀN KHẲNG + 

Thiền tăng đời Tống. Sư đến tham vấn 
Quốc sư Đức Thiều; Đức Thiều biết được 
pháp danh của sư là Toàn Khẳng, nên hỏi: 
Chấp nhận (khẳng) cái gì? Sư lập tức lãnh 
ngộ, nỗi pháp Ngài, thuộc tông Pháp Nhãn. 
Khi ra hoằng pháp sư trụ chùa Trí Giả ở 
Vụ Châu (nay là huyện Kim Hoa tỉnh 
Chiết Giang). Khoảng niên hiệu Thái Bình 
Hưng Quốc (976-983), sư chợt đem chức 
Trụ trì giao lại cho đệ tử là Kế Trung rồi 
thị tịch. 


TOÀN KHOÁT + 3# (828-887) 

Thiền tăng đời Đuờng, họ Kha, người xứ 
Tuyền Châu, Trung Quốc. Thuở nhỏ sư lễ 
Thanh Nguyên Huyên Công, sau khi thụ 
giới cụ túc, sư trụ Bảo Thọ Tự ở Trường 
An học tập các bộ kinh luật, dạo khắp các 
thiền uyễn, kết bạn cùng Tuyết Phong 
Nghĩa Tồn, Khâm Sơn Văn Thúy. Sư yết 
kiến Đức Sơn Tuyên Giám và nối pháp 
ngài. Khi ra hoằng pháp sư trụ viện Nham 
Đầu ở Ngạc Châu (nay là huyện Vũ Xương 
tỉnh Hồ Bắc) hoằng truyền Thiền tông, 
thiền tăng khắp nơi kéo đến. Lúc mất sư 
được ban hiệu: Thanh Nghiêm Đại Sư. 


TOÀN NHẤT + — 
Hiệu của Thiền tăng Chí Ôn đời Nguyên. 
X. Chí Ôn. 


TOÀN PHÓ + 4 (882-947) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Hà, tự Lai Thế 
người xứ Côn Sơn (nay thuộc GIang Tô) 
Trung Quốc. Thuở bé sư nghe các thiền 
hội thạnh hành liền xin xuất gia nơi Đại sư 
Thanh Bình ở Giang Hạ (nay là huyện Vũ 
Xương tỉnh Hồ Bắc). Sau sư đến Ngưỡng 
Sơn Nam Tháp ở Viên Châu (nay là huyện 
Nghi Xuân tỉnh Giang Tây) yết kiến Thiền 
sư Quang Dũng, đối đáp qua lại, sư khế 
ngộ sâu cơ của Ngưỡng Sơn, nối pháp 
ngài, thuộc tông Quy Ngưỡng. Sư trụ 
Thiền viện Ứng Quốc ở An Phúc Lô Lăng 
(nay thuộc Giang Tây), sau đó dời về viện 
Thanh Hóa núi Vân Phong ở Việt Châu. 
Ngô Việt Trung Hiến Vương ban cho sư tử 
y phương bào nhưng sư từ chối chẳng 
nhận, vua liền đổi ban cho nạp y và ban 
cho hiệu »Thuần Nhất Thiền sư. 


TOÀN TÂN THỊ CHỦ, TOÀN CHỦ 
THỊ TÂN + Ä # ‡. + ‡+# Ä 
Toàn khách là chủ, toàn chủ là khách. 
Khách và chủ vốn là những gì đối đãi, 
nhưng theo sự xem xét toàn bộ, theo nhãn 
quang soi thấu toàn bộ của nhà thiền thì 
không có gì phân biệt và đối lập, vì thế 
khách tức là chủ, chủ tức là khách. Ä⁄ật 4m 
ngữ lục ghi: » i 8# 3v ® 3:  #.. 
#í 3: Z4 ®#.  HỊ #H Ấ#{s — Toàn 
khách là chủ, toàn chủ là khách, khách chủ 
xen nhau, có không khí hòa thuận.« 








TOÀN THẤT + # 
Hiệu của Thiền tăng Tông Lặc đời Minh. 
X. Tông Lặc. 


868 


TÔ CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ ## Ở\ Bl 7ú # 





TOÀN THỂ 4+ ‡3 


Xem xét và nắm lấy toàn bộ thực tướng sự 
vật. Là việc làm siêu việt chỗ nơi, số 
lượng, không có phân biệt đối lập, là cảnh 
giới của người tu thiền. Duy Tắc ngữ lục q. 

2 ghi: »}' 2 2E 4. HH ñế 3í lu 

âi Hï XỸ ?É Hỗ XH f3 2K? 7Ñ Ä 5ã In] fHJ 
Jjễ 4 3? — Mười phương trồng hoang 
hoác, toàn thể hiện rành rành, tham sân sỉ 
từ đâu đến được? Giới định huệ nhằm chỗ 
nào sắp đặt?« 











TOÀN VỌNG TỨC CHÂN, TOÀN 
PHÀM TỨC THÁNH + + fp ä, 
2+ w⁄,Pp#% 


Ý nói từ trên tổng thể mà xem xét và nắm 
lây thực tướng sự vật, tức không phân biệt, 
không đối lập, vọng tức là chân, phàm tức 
là thánh. Phạm Kỳ ngữ lục q. 7 ghi: »ãế fJÈ 
Hị†H., 3H Hj P4. 4 % R R. ^® 
NL BỊ lE . — Chư Phật xuất hiện ở đời, Tổ 
sư từ Ấn Độ sang, từ trên tổng thể mà xem 
xét và nắm lấy thực tướng sự vật thì vọng 
tức là chân, phảm tức là thánh. « 





TOẢN CỐ CHỈ # #4 #4 


Dùi giấy cũ. Chế giễu những vị tăng chỉ 
biết một bề dùi mài kinh điển mà không 
biết cầu ngộ. Đại Huệ Phổ Giác Thiển sư 
ngữ lục q. 27 (Đại 47, 928 trung) ghi: »‡: 
[iBjm. HNH‹ùò R 1U: 2M ñ 
Mứ ẤCV 2E 0| #ủ j8 ñ H #t #â Hữ 2 2E 
#E ]l TH ‹ — Đóng cửa ngó vách, đây là 
thuốc hay để dứt vọng tâm... Nếu chỉ dùi 
mài kinh sách thì ắt dẫn khởi mẫm móng 
sinh tử từ vô thi đến nay trong tàng thức«. 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 



























































TÔ CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ #£ 
MỊ E3 


Ở phố Đông Đại trong Bàn Môn, thành 
phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 
Xây dựng vào khoảng niên hiệu Xích Ô 
(238-251) đời Đông Ngô thời Tam Quốc, 
ban đầu gọi »Thông Huyền Tự«. Niên hiệu 
Khai Nguyên thứ 26 (738) đời Đường đổi 
tên là »Khai Nguyên Tự«, sau đó bị phá 
hủy. Niên hiệu Bảo Đại thứ 2 (925) đời 
Ngô Việt, Ngô Việt Vương Tiền Lưu xây 
dựng lại trên nền hiện nay. Qua ba đời 
Tống Nguyên Minh lần lượt xây cất thêm 
Thiên vương điện, Đại điện,Thạch Phật 
điện, Giới đàn, Địa Tạng điện, Tây phương 
điện, Tàng kính các (Vô lương điện),Vạn 
Phật các. Những vị cao tăng Thiền tông trụ 
chùa này qua nhiều đời có Ấn Tông, Kinh 
Khê Trạm Nhiên, Trường Khánh Huệ 
Lăng, Hoàng Long Sở Nam, Thanh Lương 
Trừng Quán, Từ Vân Tuân Thức. Niên 
hiệu Hàm Phong thứ 10 (1860) đời Thanh 
chùa lại bị chiến tranh phá hủy, chỉ còn 
Tàng kinh các. Gác kinh này chọn dùng kết 
cấu gạch theo kiểu vòm cuốn, không dùng 
tấc gỗ cho nên tục gọi »Vô Lương Điện« 
(Điện không có xà). Gác được xây vào 
niên hiệu Vạn Lịch thứ 46 (1618) đời 
Minh, theo kiểu lâu các hai tầng, rộng 7 
gian, mái chồng đỉnh yết sơn. Chính giữa 
lâu các có khung trang trí trên trần nhà 
hình bát giác bằng gạch tỉnh xảo đẹp đế, 
bốn vách đều có khảm thạch khắc »Phạm 
Võng Kinh«, »Hoa Nghiêm Kinh« đời 
Minh. Mặt tường ngoài điện trên dưới đều 
có mở ra Š cửa vòm, cột sát tường hình bán 
nguyệt và tòa T1 dì khắc đá. Dưới mái điện 
thòng xuống liên trụ, tước thế, hoa bản, 
ngạch phương, đấu củng làm bằng gạch, 


869 


TÔ THỨC ## ÿ#Ä (1037-1101) 





tất cả hình đáng và cấu tạo đều mô phỏng 
theo kết cấu gỗ. Tầng hai lan can tòa bằng 
khắc bằng gạch tinh tế, đồ án trang nhã. 
Đỉnh nhà độ nghiêng không lớn, mái sát 
biên và bốn góc hơi vềnh ngược lên trời 
cho người cảm giác vừa vững vảng vừa 
lung linh. Năm 1977 trong khi dỡ bỏ bình 
phòng ở gần đó phát hiện một hòm đá, 
trong chứa một bộ »Khai Nguyên Tự 
Chí«ghi chép tường tận lịch sử chùa Khai 
Nguyên. 


TÔ THỨC š#‡ ‡X (1037-1101) 

Cư sĩ đời Tống, tự Tử Chiêm, hiệu Đông 
Pha Cư Sĩ, người My Sơn (nay thuộc Tứ 
Xuyên) Trung Quốc. Niên hiệu Gia Hựu 
nguyên niên (1056) ông đỗ Tiến sĩ. Nhiều 
lần giữ chức quan địa phương, có khiếu về 
chính trị. Về sau ông làm quan đến Lễ bộ 
Thượng thư kiêm Đoan minh điện Hàn lâm 
thị độc Lưỡng học sĩ. Lúc tuổi già bị giáng 
chức làm quan ở Đam Châu. Tô Thức lúc 
trẻ không tin Phật, sau do chính trị không 
được như ý, mới tìm đến Phật giáo đề an ủi 
tỉnh thần. Ông nghiên cứu sâu xa các kinh 
Lăng Già, Hoa Nghiêm, A-di-đà. Làm bạn 
VỚI các vị tăng như Khế Tung, Huệ Biện... 
thích bàn về Tam giáo hợp nhất. Ông là 
nhân vật đại biểu phái Thục học chủ 
trương dung hợp Tam giáo đương thời. 
Người đời sau biên tập thành sách là 
»Đông Pha Thiền Hi tập«. 


TÔ TRIỆT # ‡# (1039-1112) 

Cư sĩ đời Tống, tự Tử Do, hiệu Dĩnh Tân 
DI Lão, người My Sơn (nay thuộc Tứ 
Xuyên) Trung Quốc. Lần lượt làm quan 
Hữu tư giám, Trung thư xá nhân, Hộ bộ 
Thị lang, Hàn lâm học sĩ Tri chế cáo, Ngự 
sử trung thừa. Niên hiệu Nguyên Hựu thứ 


6 (1091) giữ chức Thượng thư hữu thừa, 
năm sau lên chức Môn hạ thị lang. Khi vua 
Triết Tông thân chính, ông xuống chức 
làm Tri phủ Nhữ Châu. Thời vua Huy 
Tông được đề cử chức Cung quan. Tại 
Quân Châu (nay là Cao An, Giang Tây) 
khi giám sát thuế muối, rượu, ông giao du 
với Thiền sư Hoàng Bá Đạo Toàn, Đạo 
Toàn khuyên ông tham thiền. Sau đó yết 
kiến Thiền sư Thượng Lam Thuận được 
tỉnh ngộ. Từ đây ông thường giao du với 
tăng nhân, hay lưu lại chùa vài tháng 
không về. Ông là nhân vật trọng yếu phái 
Thục học, chủ trương Tam giáo hợp nhất. 
Tác phẩm: Loan Thành tập, Lão Tử Giải. 


TÔ UYÊN LÔI # 3| # (1908-?) 

Học giả Phật giáo hiện đại. Còn có tên 
Trọng Tường, người Bình Dương, Chiết 
Giang Trung Quốc. Năm 1926 ông tốt 
nghiệp Trường Sư phạm thứ 10 xây dựng ở 
Chiết Giang. Từng giữ chức giáo sư kiêm 
Tổng Vụ trưởng Trường Trung Hoa Công 
Thương Chuyên Khoa. Sau giải phóng, lần 
lượt giữ chức Chuyên viên Bộ Kế hoạch 
thuộc Hoa Đông Tài ủy hội, Phó Hội 
trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố 
Thượng Hải, hiện đang là giáo sư Sở 
Nghiên cứu sử học Trung Quốc thuộc Đại 
học Sư phạm Hoa Đông. Ông hiệu điểm 
»Ngũ Đăng Hội Nguyên«, trước tác các 
luận văn »Thiền tông Sử Lược«. »Đăng 
Lục dữ Ngũ Đăng Hội Nguyên«... 


TỐ QUỶ QUÁI # #, # 
Làm những việc quỷ quái để mê hoặc 
người khác khiến cho họ mất sáng suốt, 

















lầm lẫn. Mật Am ngữ lục ghi: »f fñ 4 3Ä 
#ƒ đã lu. . . {§ IH| §§ H lệ Hƒ. fị 








ă† # Hủ lÉ. — Có một gã chẳng biết tốt 


870 


TỔ ĐĂNG 3H !# 





xám... trở về trước núi Hùng Nhĩ làm nhiêu 
việc quỷ quái đê mê hoặc người khác«. 


TỔ ẤN # fp 

Gọi đủ: 7ổ sư tâm ấn. Thiền pháp của Tổ 
sư Thiền tông được truyền thừa thông qua 
phương thức tâm thầy in sang tâm trò. M4? 
Am ngữ lục ghi: »XlL HỊ 4b HI. 4 3# ?ï 
ñt o HH ñÀ Kề fPÐo tỉ B Z3. ÍT RE 
{Ti Mộ. ƑH HR PK. #8 tí #8 2. 
th ĐÈ Ì: ‹ — Tâm ấn Tổ sư không dinh líu 
đến ngôn thuyên. Vái chào, thắp hương đã 
thành phiên phức. Sử dụng phương pháp 
đánh hét cũng là mở mắt mà đái dâm. Nêu 
xưa bày nay giống như rửa đất trong bùn«. 









































TỔ ẤN MẬT HOẰNG 3 #? ?# 72 
(1735-1835) 

Thiền tăng đời cuối Lê đầu Nguyễn, thuộc 
tông Lâm Tế, đời thứ 36, nối pháp Thiền 
sư Phật Ý Linh Nhạc. Sư họ Nguyễn, quê 
ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Trung 
Việt. Lúc 15 tuổi, sư từ Bình Định vào Gia 
Định, tu hành ở chùa Đại Giác, tại Đại phố 
Đồng Nai, huyện Phúc Long, dinh Trấn 
Biên (nay là cù lao Phố, xã Hiệp Hòa, 
thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai). Năm 
1773, sư được cử làm Trụ trì chùa này. 
Khoảng thời gian 1778-1801, Nguyễn 
Vương có người con gái tên Ngọc Anh xin 
xuất gia thụ giới với thiền sư Mật Hoằng, 
nên khi thống nhất đất nước Nguyễn 
Vương ra lệnh quan địa phương trùng tu 
lại chùa Đại Giác, cho Tượng binh đem voi 
đến dậm nền chùa. Do đó, chùa nảy còn có 
tên là chùa Tượng. Năm Gia Long thứ 14 
(1815) vua xuống chiếu triệu sư về kinh đô 
Huế, phong chức Tăng cang chùa Thiên 
Mụ, đồng thời thỉnh vào nội cung thuyết 
pháp cho Hoàng gia. Năm 1817, sư được 


sắc trụ trì chùa Quốc Ân và trùng tu lại 
chùa. Năm 1820, sư trùng tu lại chùa Thập 
Tháp-Di Đà ở Bình định, tổ đình của phái 
thiền Lâm Tế Đàng Trong do Tổ Nguyên 
Thiều thành lập. Năm 1835, sư thị tịch tại 
chùa Quốc Ân (Huế) thọ 101 tuổi, đồ 
chùng lập tháp thờ ở bên hông chùa. Theo: 
LSPGĐT của Nguyễn Hiền Đức. 


TỔ ẤN THIỀN SƯ 3# fp 3ÿ É 

1. Hiệu của Thiền tăng Hành Lâm, đời Ngũ 
Đại X. Hạnh Lâm. 

2. Hiệu của Thiền tăng Cư Nột đời Tống, 
do Tống Nhân Tông ban cho. X. Cư Nột. 


TỔ ẤN TRÙNG QUANG 3 fp # %, 
Thiền pháp của TỔ sư rạng ngời và được 
nối tiếp nhau mãi mãi như ánh sáng trùng 
điệp của mặt trời, mặt trăng. Trong bài 
phục nguyện có ghi: »2£ JÑ 7k ÿ£ . 3H E 
L6. fØÈ H H WÉ. ‡Šš Hà %7 EẬ. — 
Thiên tông được hưng thịnh dài lâu, Thiển 
pháp của Tổ sư rạng ngời và được tiếp nói 
nhau không đưt. Mặt trời trí huệ càng thêm 
rực rỡ, bánh xe chính pháp lăn mãi không 
ngừng«. 











TỔ ĐẠO 3# :# 

Đạo pháp Thiền tông. Pháp Diễn ngữ lục 
q. trung ghi: »? ÙJ †MH äÿ l Z. #í tị 
Ââ EA — | E. # ĐI 3H lễ BlZ. H 
#& 2 H8 —- -[ M§ : — Nếu đem thế để xem 
xét việc này, thì Tào Sơn đáng ăn hai mươi 
gây; nếu dùng đạo pháp Thiển tông xem 
xét việc này thì Bạch Ván đáng ăn hai 
mươi gậy.« 


TỔ ĐĂNG 3ä }£ 


Đèn tổ, dụ cho thiền pháp mà Tổ sư truyền 
nhau. Bài thơ »Nhân việc đê ở chùa Cứu 


871 


TỔ ĐĂNG ĐẠI THỐNG 





Lan của Huyền Quang (Thiền sư Việt 
Nam) ghi: 

$ề lẾ ìí HT ' 4H Xổ 
> #t 2 TA 10 28 1M 











# dd H) 





3 I 3£ {F Bũ LHỊ 2 
li lổ + ft đệ dị JRƒ 











»Đức bạc thường tàm nối Tổ đăng 
Không giao Hàn Thập khởi oan tăng 
Tranh như trục bạn quy sơn khứ 

Điệp chướng trùng loan vạn vạn tầng«. 
»Ðức mỏng thẹn mình nối TỔ đăng 
Luống cho Hàn Thập dấy hờn căm 

Chỉ bằng theo bạn về non quách 
Muôn lớp non xanh chất chập chùng«. 


TỔ ĐĂNG ĐẠI THỐNG 

Đăng lục, 98 quyền, quyên thủ phụ »Tổ 
Đăng Biện Ngoa« 2 quyên, do Tịnh Phù 
soạn vào đời Thanh. Tác giả chủ trương hễ 
là thiền tăng thì đều thuộc pháp hệ Bồ-đề 
Đạt-ma, nên phế bỏ những tên gọi »dưới 
Thanh Nguyên«, »đưới Nam Nhạc« mà tất 
cả đều quy về hệ thống Thiếu Lâm. Sách 
này do tham khảo các sách Truyền đăng 
lục, sử truyện mà biên tập thành. Ghi lại sự 
truyền thừa từ Đạt-ma đến Thiếu Lâm đời 
thứ 40, không luận là ân hay hiền, nhất loạt 
đều không dùng bàng (phụ) hay chính đê 
phân chia, Trong ấy sự trao truyền giữa 
thầy trò được gạn lọc từ gốc ngọn, chính 
xác không cho đồ giả lẫn lộn; thế hệ biên 
niên nối tiếp nhau san sát và có thứ tự lớp 
lang. 


TỔ ĐÌNH 3ñ # 

Hiệu của Thiền tăng Cổ Chuyết sống vào 
cuối đời Nguyên-đầu đời Minh. X. Cổ 
Chuyết. 


TỔ ĐÌNH KIỀM CHÙY LỤC 2# #& 


#† 4§ 4 

Lục, 2 quyền, do Phí Ấn Thông Dung viết 
vào đời Minh, được xếp vào 7ực Tạng kinh 
tập 114, trang 745. Tác giả sưu tập các ngữ 
yếu rèn luyện người học đạo của các thiền 
sư: Linh Nguyên Duy Thanh, Hồi Am Di 
Quang, Đại Huệ Tông Cáo... gồm trên 50 
điều, cùng kế thêm kiến giải của mình. 


TỔ ĐÌNH SỰ UYỂN ‡# # *# 

Sách, § quyên, do Mục Am Thiện Khanh 
soạn vào đời Tống, được xếp vào Tực Tạng 
kinh tập 113, trang 1. Nội dung gồm có: 
ngữ lục của các vị thiền sư như: Vân Môn 
Văn Yến, Tuyết Đậu Trọng Hiển cùng 
phần giải thích ngữ nghĩa khó hiểu, nêu lên 
những điển cô mà các ngữ lục này dùng và 
đính chính những chữ bị sót mất, tổng 
cộng có hơn 2.400 điều. Đây là quyên từ 
điển trong thiền lâm thời xưa giúp cho 
người sơ học tra cứu. Quyền thủ có lời tựa 
của Pháp Anh, kế lại lý do làm sách này. 
Quyền cuối có lời bạt của Tiết độ sứ Kiến 
Võ Quân vào niên hiệu Đại Quan thứ 2 
(1108) đời Tống, lời bạt khi im lại của Tỳ- 
kheo Sư Giám vào niên hiệu Thiệu Hưng 
thứ 24 (1154), còn có lời hậu tựa của Tỳ- 
kheo Tử Vân ở chùa Ngọc Luật viết cùng 
năm. 


TỔ ĐƯỜNG 3a # 

Ngôi điện đường trong thiền viện có an trí, 
thờ phượng đức Sơ tô Bồ-đề Đạt-ma. Minh 
Giác ngữ lục q. 1 | ghỉ: »HỊi 7 Äï . Ä 
HJ ĐÁ lí HỈ Aý 2 „ R2 R ñ 
lM . #Ã ÍŸ v9 3 ##. 4 xã # 
#. ` F Jề . — Sư liên tụng rằng: Lúc 
câm ngang cây kiếm Thái A thì cả Tổ 
đường lạnh lẽo. Nơi ngàn dặm cần phải 
chặt đứt muôn mối. Đừng đợi ánh sáng 
































872 


TỔ KHÂM *ñ #4 (1204-1287) 





lạnh toát ra nơi cây kiểm mà xem thường 
tỉa chớp từ lò rèn. Lại bảo: Xem! Xem! Rồi 
bước xuông tòa.« 


TỔ ĐƯỜNG SON 38 # ›l; 

Ở núi Ngưu Đầu Nam Sơn, thành phố Nam 
Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chu vi 
20km, cao khoảng 300m. Niên hiệu Đại 
Minh thứ 3 (459) đời Nam Tống, nơi núi 
Nam Sơn xây chùa U Thê cho nên còn gọi 
»U Thê Sơn«. Đầu năm Trinh Quán (627- 
649) đời Đường Thiền sư Pháp Dung đắc 
đạo tại núi này, làm Tổ sư tông Ngưu Đầu, 
nên đồi tên »Tổ Đường Sơn«. Có những 
thắng cảnh như Phục hỗ động, Tượng tỊ 
động, Thần xà động,Tức tuyền, Trường 
canh tuyển, Thái Bạch tuyển, Phi Lai 
thạch. Hang đá phía nam tương truyền là 
nơi Thiền sư Pháp Dung nhập định, có 
truyền thuyết trăm chim hiến hoa cho nên 
được gọi là »Hiến Hoa Nham«. 


TỔ ĐƯỜNG TẬP + # £ 

Đăng lục, 20 quyền, do 2 ngài: Thích Tịnh 
và Thích Quân viết. Vào niên hiệu Bảo Đại 
thứ 10 (952) thời Nam Đường thì biên 
thành. Sách này vốn có l quyên, người sau 
chia ra 20 quyền. Nội dung ghi lại sự tích 
chủ yếu trong cuộc đời và ngữ lục ứng đối 
của Phật Tổ và thiền sư kể từ ngài Ca-diếp 
đến cuối đời Đường đầu đời Ngũ Đại, gồm 
256 vị. Đây là 1 quyền sách nói về lịch sử 
Thiền tông được hoàn thành sớm hơn bộ 
»Cảnh Đức Ti ruyển Đăng lục« độ nửa thế 
kỷ, có giá trị sử liệu rất cao. Thể lệ biên tập 
của nó có ảnh hưởng rất lớn đối với các 
quyền Đăng lục đời sau. Tổ Đường tập ở 
Trung Quốc đã thất truyền, nhưng vào đời 
Tống nó được truyền sang Cao Ly nên bản 
hiện còn là do Cao Ly khắc bản vào đời 


Cao Tông (1245). Về sau, nó được truyền 
vào Nhật Bản, bản ảnh ấn do nhà xuất bản 
Trung Văn ở Kyoto, xuất bản vào năm 
1972. 


TỔ ĐƯỜNG TỰ ‡# # ‡ 
X.U Thê Tự. 


TỔ GIÁM 3# #š (?-1206) 

Thiền tăng đời Tống, họ Từ, tự Hội 
Đường, người xứ Mân Trung, Trung Quốc. 
Sư vào núi Chung Sơn dưới Chân Môn cạo 
tóc rồi đến tham học nơi ngài Hạt Đường 
Viễn. Sau đó sư trở về Mân, tham lễ Thiền 
sư Càn Nguyên Dĩnh được khai ngộ, nối 
pháp Ngài, thuộc tông Lâm TẾ. Sư từng trụ 
các chùa: Tư Phúc, Thừa Thiên, Quang 
Hiếu, trụ chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn 7 
năm rồi tịch. 


TỔ HÙNG 3# #È (1285-1365) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Viễn Khê 
Tổ Hùng. Niên hiệu Đại Đức thứ 6 (1302) 
sang nhà Nguyên (Trung Quốc) lên núi 
Thiên Mục, sư theo học với Thiền sư 
Trung Phong Diệu 7 năm, được truyền tâm 
ấn, đời thứ 24 hệ Nam Nhạc, đời thứ 7 
tông Lâm Tế Nhật Bản. Niên hiệu Diên 
Hựu thứ 3 (1316) sư trở về nước khai sáng 
chùa Cao Thanh. 


TỔ KHÂM 3# #4 (1204-1287) 

Thiền tăng cuối đời Tống đầu đời Nguyên, 
họ Tổ, hiệu Tuyết Nham người đời gọi là 
»Tuyết Nham Tổ Khâm Thiền sư«. Người 
Vụ Châu (Kim Hoa, Chiết Giang), một 
thuyết nói là người Chương Châu (Chương 
Phố, Phúc Kiến) Trung Quốc. Năm 5 tuổi 
làm sa-di, 16 tuổi được độ, 1§ tuổi vân du 
khắp nơi, trước sau tham yết Đoản Bồng 


873 


TỔ LỆNH 3ï 4 





Viễn chùa Song Lâm, Diệu Phong Chi 
Thiện, Diệt Ông Văn Lễ chùa Tịnh Từ, 
song đều không khế ngộ. Lại đến Kính Sơn 
tham kiến Vô Chuẩn Sư Phạm, thấy cây 
bách cổ ở núi Thiên Mục mà đại ngộ, được 
Sư Phạm ấn khả nối pháp làm truyền nhân 
phái Dương Kỳ tông Lâm Tế. Đời Tống, 
niên hiệu Bảo Hựu thứ I (1253) khi ra 
hoằng pháp trụ trì chùa Long Hưng, Đàm 
Châu (Trường Sa, Hồ Nam), lần lượt trụ 
chùa Đạo Lâm ở Sơn Tây, Phật Nhật Thiền 
tự ở Nam Minh (Chiết Giang), Hộ Thánh 
Thiền Tự, Quang Hiếu Thiền Tự ở Tiên Cư 
(Chiết Giang). Đời Tống niên hiệu Hàm 
Thuần thứ 5 (1269) trụ trì Ngưỡng Sơn 
Thiền Tự ở Viên Châu (Nghi Xuân, Giang 
Tây) danh tiếng càng vang dội. Đến đời 
Nguyên, bởi niên lạp đều cao nên vua 
Nguyên Thế Tổ càng kính trọng sư hơn, 
ban tử y. Niên hiệu Chí Nguyên thứ 24 
(1287) sư thị tịch, hưởng thọ hơn 70 tuổi. 
Đệ tử nối pháp có Nguyên Diệu v.v... Tác 
phẩm: Tuyết Nham Hòa thượng ngữ lục 4 
quyền. 


TỔ LỆNH 3# 4- 

Thiền cơ, nhân duyên cơ ngữ của Tổ sư 
Thiền tông. Tiết Tư Thọ Ni Diệu Tổng 
trong NĐHN q. 20 ghi: »2É 2# — Hñ. — 
JÑ ẤM ñÈ . 1H Â im Íƒ.v TP Ù “8Ð ẤT. — 
Thiên tông một phen cất tiếng thì hàng 
Giáo tông phải bặt lời. Một khi Tổ lệnh 
đang được thỉ hành thì mười phương 
khoảng đãng.« 








TỔ MINH 3# #, 

Thiên tăng đời Minh, họ Ứng, tự Cổ Đảnh, 
hiệu Huệ Tính, người xứ Phụng Hóa (nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Sư 
yết kiến Thiền sư Hạnh Đoan, được ngài 


sai làm ký thất. Sư để tâm nơi Phật thừa, 
nghiên cứu huyền chỉ và được ấn chứng, 
thuộc tông Lâm Tế. Khi ra hoằng pháp sư 
trụ Xương Quốc Long Giáo Tự, tìm người 
đề trụ trì chùa Kính Sơn ở Hàng Châu. Khi 
lâm chung, sư có viết bài kệ: 

EZ#t 4E. ÄÃ Bế Ấl ÌB ‹ 

»Sinh tử thuần chân 

Thái hư thuần mãn«. 

Lúc mắt, Sư được 79 tuôi. 





TỔ NĂNG 3# #š (1326-1396) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Đại Chuyết 
Tổ Năng. Niên hiệu Chí Chính thứ 2 
(1342) sang nhà Nguyên (Trung Quốc) sư 
đến Phúc Châu tham kiến Vô Ngôn Tuyên, 
Đông Dương Huy. Sau đến núi Thiên Mục 
tham kiến Thiền sư Đức Nhiên mà đắc 
pháp, đời thứ 26 hệ Nam Nhạc, đời thứ 9 
tông Lâm Tế Nhật Bản. Niên hiệu Chí 
Chính thứ I1 (1351) trở về nước, người 
theo học rất đông. 


TỔ NGUYÊN 3# #, (1226-1286) 

Thiền tăng đời Tống, họ Hứa, tự Liễu 
Nguyên, biệt hiệu Vô Học, người huyện 
Ngân (Chiết Giang) Trung Quốc. Năm 13 
tuổi sư theo Bắc Giản Cư Giản chùa Tịnh 
Từ ở Hàng Châu cạo tóc xuất gia, theo hầu 
5 năm rồi đến Kính Sơn yết kiến Vô Chuân 
Sư Phạm nỗ lực tham cứu 5 năm. Sau khi 
Vô Chuẩn tịch, sư lần lượt tham kiến 
Thạch Khê Tâm Nguyệt chùa Linh Ấn, 
Yến Khê Quảng Văn núi Dục Vương, Hư 
Đường Trí Ngu, sau đó trở về quê trụ 2 
năm. Một hôm sư lên thềm giếng kéo 
nước, xoay con lăn liền khai ngộ. Tháng 10 
niên hiệu Hàm Thuần thứ 5 (1269) sư trụ 
trì chùa Chân Như ở Thai Châu (Lâm Hải, 
Chiết Giang). Niên hiệu Đức Hựu thứ I 


874 


TỔ SƯ *I ññ 





(1275) quân Nguyên đến, sư phải lánh nạn 
ở chùa Năng Nhân ở Ôn Châu (Chiết 
Giang). Niên hiệu Cảnh Viêm thứ 2 (1277) 
trở lại Tứ Minh đến núi Thiên Đồng tham 
kiến Hoàn Khê Duy Nhất, giữ chức Đệ 
nhất tọa. Niên hiệu Tường Hưng thứ 2 
(1279) Bắc Điều Thời Tông Nhật Bản sai 
hai vị sư Đức Thuyên và Tông Anh thỉnh 
Tổ Nguyên sang Nhật Bản. Mùa thu niên 
hiệu Hoằng An thứ 2 (1279) sư đến Liêm 
Thương trụ chùa Kiến Trường. Về sau Bắc 
Điều Thời Tông xây cất chùa Viên Giác ở 
Liêm Thương thỉnh sư làm Tổ khai sơn thứ 
nhất. Sắc thụy »Phật Quang Thiền sư, 
»Viên Mãn Thường Chiếu Quốc Sư«. Pháp 
hệ của Sư được gọi là »Phật Quang Phá1«, 
là 1 trong 24 phái Thiền tông Nhật Bản. 


TỔ PHÁP 3# ¿+ 

Thiền pháp, đạo pháp của Tổ sư. Thần Hội 
truyện trong TCTT q. 8 ghi: »f? ( ‡# 3® 
#r ) 1U 253 1H #24 RỊ #® ÑÄ. Í7 1t Íï RỊ 
4 MÈ¿ - Hội (chỉ Thần Hội) có thừa 
năng khiếu về đạo pháp của Tổ sư, chỉ là 
chẳng đủ.« 

















TỔ PHONG 

Dụ chỉ Thiền tông, Thiền pháp truyền bá 
khắp nơi giống như gió nơi nào cũng thối 
đến được. Như Tịnh ngữ lục q. thượng ghi: 
»I£ 1E 2® lệ #“. ít f7 ?£ ‡H BÀ. — 
Tiến thoái đủ cơ phong biến hóa, cầm cân 
nầy mực làm hưng thạnh Thiên tông.« 

















TỔ PHỤ ĐIỂN VIÊN ‡# + œ 

Còn gọi: 7ự gia điển viên. Ruộng vườn của 
ông cha ta. Thiền tông dùng từ này để chỉ 
Phật tính, tự tâm. Bài thơ »Trú miên« của 
Huyền Quang (Thiền sư Việt Nam) ghi: 

‡ 42 H lã| {£: H Ä 























kh 
HỆ 


š Bỉ ụ 


H ấ 
kẽ IÑ 
l ì# JR it #8 lệ 

»Tổ phụ điền viên nhậm tự sử 

Thiên thanh bàn khuất nhậm ngô lư 
Mộc tê song ngoại thiên cưu tịch 

Nhất châm thanh phong trú mộng dư«. 
»Tự tay cày cấy ruộng cha ông 

Nuộng vườn, non biếc khắp bao quanh 
Ngoài song cửa gỗ chỉm im tiếng 

Gió mát, ban trưa đánh giác nông« 


>* Tại 
ÙRỳ Hễ 
`> 


¬ 
t 





E 
VNG 





THỂ 





ụ 





TỔ SƯ 3# É 

1. Các bậc Thầy của các Tông phái, có đủ 
năng lực truyền pháp cho đệ tử, dựng lập 
đường lối tu hành rõ ràng, hóa độ được 
nhiều người. Chẳng hạn như: 

— Bồ-đề Đạt-ma là Tông tổ của Thiền 
tông Trung Quốc. 

2. Người được truyền tâm ấn từ một thiền 
sư đắc đạo rồi lập ra một phái có cách tiếp 
hóa người học rất đặc biệt. Người này 
được gọi là Phái tổ. Chắng hạn: 

— Thiền sư Nghĩa Huyền là Phái tổ của 
tông Lâm Tế, thường tiếp hóa người bằng 
tiếng hét. 

— Thiền sư Lương Giới là Phái tổ của 
tông Tào Động, thường tiếp hóa người học 
bằng Ngũ vị Quân Thần. 

Tắc »Hiểu Thông Tài Tùng« trong Thiên 
Uyến Mông Cầu ghi: 

ñH Tỉ MỸ 4 MỸ v iu Ph ÈH HH] fÝE 

?\ 2ð 3t 5 HH. ñ Ä ñ/ N RÀ 
»Ngữ ngôn hồn bắt trệ 

Cao niếp tổ sư tung 

Dạ tọa liên vân thạch 

Trú tài đái vũ tùng«. 

»Chẳng kẹt vào lời nói 

Noi theo dấu TỔ sư 

Đêm ngôi (tòa) đá mây kết 





























875 


TỔ SƯ BA TY *ñ ñÿ  & 





Ngày trồng tùng đẫm mưa«. 


TỔ SƯ BA TY 3# Éƒ 6, # 

Chỉ đạo pháp, cơ phong của Tổ sư Thiền 
tông. Tiết Ngọc Tuyển Tông Liễn Thiền sư 
trong NĐHN q. 20 ghi: »` H ÄÁ 4 fÉ — 

†§ flMU ñỠ N Ùf v 1 DI ñH ïï W “7 II JŠ 
®il. — ñJ#%. — ñJ 3%. HR †E 
lv HẠ li LElị F. ñ8 Z #1 ïm 
3*.. ñH < ‡H Hl LH Bà. — Hôm nay mọi 
người không thể triệt để chứng nhập cội 
nguôn, chỉ cho ngôn ngữ văn tự là chí đạo. 
Nói tới nói lui cho đó là thiển đạo, Gọi 
việc hướng thượng hướng hạ là Bồ-để 
Niết-bàn, là cơ phong của Tổ sư Thiên 
tông.« 








TỔ SƯ QUAN 3 fƒ B 

Còn gọi: Tổ sư quan liệt. Cửa ải lãnh ngộ 
thiền cơ Tổ sư, cửa ải lãnh ngộ thiền pháp. 
Quan (cửa ải) dụ cho thiền cơ kín đáo, 
huyền diệu, chẳng dễ ngộ nhận. Pháp Diễn 
ngữ lục q. thượng: »* ïl [HH s& EJ. 3t 
ft I1 § ƒˆ. “F 3l #H BỊ li „ — Chẳng 
biết cây khúc lục, đâu biết nếm trái của nó. 
Chẳng qua cửa ải lãnh ngộ thiên cơ TỔ sư, 
đâu biết đối địch sinh tử? Thế nào là cửa 
ải lãnh ngộ thiển cơ Tổ sựư?« 


























TỔ SƯ TÂY LAI Ý ‡# # # #& & 

Còn gọi: 7áy lai Tổ sư ÿ, Tây lai ý, Tổ ý. 
Cùng với cụm từ »ĐÐại ý Phật pháp« đều 
biểu thị áo nghĩa của Phật pháp, chỉ ý của 
Thiên lý. Ngài Bồ-đề Đạt-ma, Sơ Tổ Thiền 
tông, từ Ấn Độ đến Trung Quốc hoằng 
truyền thiền pháp. Các thiền tăng đời sau 
dùng sự kiện này đặt thành câu hỏi »Tổ sư 
Tây lai ý?« để thưa hỏi các bậc thiền sư, 
mong các Ngài chỉ dạy, giúp mình khai 
ngộ. Tham Thiền Kệ trong Thiền Tịnh Hợp 


Yếu của thiền sư Phương Tụ Thành ghi: 

3 HT Z5 —. 1H Ä JẾ 

lý H i2 JE. lấ ñồ T‹ 4 

»Tham thiền đệ nhất 

Tổ ý lịch lịch 

Thuần mục dương my 

Nghĩ nghị bất cập«. 

»Pháp tham thiên bậc nhất 

Ý tổ rất rõ ràng 

Chớp mắt cùng nhướng mày 

Do dự thì chẳng kịp«. 

Chương Đạo Khuông Thiền sư trong 
CĐTPL q. 21 ghi: »|lÄ]: #ụl fƒ &: P Z 
? BH El: tt ƒ E # ‹ - Tăng 
hỏi: Thế nào là ý chỉ của Thiên tông? Sư 
đáp: con muối đáp tren mình con trâu 
sắt 











TỔ SƯ THIỂN 3# Éf 3# 

Thiền pháp không có thứ bậc, xông thắng 
vào bản thể Phật tính, không có giải thích. 
Thiên Uyển Mông Câu Thập Di (Vạn Tục 
148, 149 thượng) ghi: »ÑJ M ƒE — f3 
+z: li # — . Bí H li. #í X 
®#r. 7m EẠ ỳ} 4ã - 1 tlị RỊ $x 35 th 
Z: H# F.. f lí HH "ú Ế? 3H HH 3X 
{H.‹ — Sư lại nói s" ti khác: 

Ta có một cơ 





















































Nháy mắt nhìn y 

Nếu còn chẳng ngộ 

Chớ gọi Sa-di«. 

Ngưỡng Sơn bảo với Quy Sơn rằng: 
Mừng cho sự huynh Hương Nghiêm đã 
ngộ Tổ Sư thiên«. 


TỔ TÂM 3# + (1205-1100) 

Thiền tăng đời Tống, họ Ô, hiệu Hối 
Đường, người xứ Thủy Hưng (nay thuộc 
Quảng Đông) Trung Quốc. Năm 19 tuổi, 
sư nương ngài Huệ Toản ở chùa Long Sơn 


876 


TỔ TÔNG VIÊN QUANG 3ï %3 El %: (1758-1827) 





xuất gia, năm sau sư dự khoa thi kinh được 
độ làm tăng, ở viện Thọ Nghiệp phụng trì 
giới luật. Sư tham vấn nơi ngài Vân Phong 
Văn Duyệt, theo hầu ngài 3 năm. Sư còn 
đến núi Hoàng Bá ra mắt ngài Huệ Nam, 
được giữ lại làm thị giả 4 năm. Sau đó, sư 
y chỉ ngài Thạch Sương Sở Viên. Một hôm 
sư xem Truyền Đăng lục, đọc đến ngữ lục 
của thiền sư Đa Phúc và đại ngộ, nhờ ngài 
Huệ Nam ấn chứng, nối pháp ngài, thuộc 
phái Hoàng Long tông Lâm TẾ. Tính sư 
điềm tĩnh đôn hậu, học rộng biết nhiều, 
hành trì cẩn nghiêm, Sau khi ngài Huệ 
Nam tịch, sư tiếp nối trụ trì được 12 năm, 
khiến pháp môn hưng thạnh. Vua xuống 
chiếu triệu sư vào kinh sư, phò mã Đô úy 
là Vương Tiền kính lễ đón rước sư, nhưng 
Tổ Tâm chỉ ở am ngoài cửa thành. Về già, 
sư dời am vào chốn rừng sâu. Thụy hiệu: 
Bảo Giác Thiền sư. 


TỔ TỊCH ‡# # 

Chỗ tuyên giảng, truyền bá thiền pháp. 
Pháp hội của nhà thiền, thiền viện. Ä⁄inh 
Giác ngữ lục q. thượng ghi: » [: 3“. Tl 
ljl. Z& #2 +: #® ä. l 3 l Z 
l. ð 3% #{ Z 1H 1ý. ñỊ f[ 6 £ 8J 
tf v. — Sư thượng đường, tăng hỏi: Nhân 
học sĩ có nói: Dừng chân ở thiên viện Thúy 
Phong, lên đạo tràng Tuyết Đậu. vậy thì 
thê nào là bậc bất động?« 




















TỔ TIÊN 3# #, (1136-1211) 

Thiền tăng đời Nam Tống, họ Vương, hiệu 
Phá Am, người xứ Quảng An, Tứ Xuyên, 
Trung Quốc. Sư đắc pháp nơi Thiền sư 
Hàm Kiệt, là truyền nhân trọng yếu của 
phái Mật Am, đời thứ 19 hệ Nam Nhạc. 
Trước trụ trì chùa Ngọa Long, sau trụ trì 
chùa Long Ản. Có ngữ lục truyền lại đời. 


TỔ TÔNG 3# 

Thiền tông, thiền pháp. Pháp Diễn ngữ lục 
q. trung ghi: »ï# { Z 7). 3H 2 ÏÌ 
F‹s f X5 E Z2 X. #8 8 # 
4%. w2a#ãm B2 bù. ?ñ 2 # 
Yƒf.. — Công của tạo hóa là làm phát sinh 
khí hậu của trời đát: Xuân, Hạ, Thu, Đồng. 
Đệ tử của Thiển tông là quyết trạch tâm 
điển đảo của chúng sinh: Thường, Lạc, 
Ngã, Tịnh.« 

















TỔ TÔNG VIÊN QUANG 34 #% 
3%, (1758-1827) 

Thiền tăng đời cuối Lê đầu Nguyễn, thuộc 
tông Lâm TẾ, đời thứ 3ó, nối pháp Thiền 
sư Phật Ý Linh Nhạc. Sư chưa rõ tên họ 
thật, có thể sư là người Minh Hương 
(người Việt lai Hoa), quê ở Biên Hòa, 
Đồng Nai Nam Việt. Lúc nhỏ, sư thường 
cùng Trịnh Hoài Đức đến chùa Đại Giác ở 
Đại phố Đồng Nai để lễ sám. Lúc lớn lên, 
sư tiếp tục tu hành còn Trịnh Hoài Đức 
theo Nho học và ra làm quan dưới thời vua 
G1a Long và Minh Mạng, được thăng đến 
chức Hiệp biện Đại học sĩ, tước An toản 
hầu. Khi lớn lên, sư Tổ Tông quy y thọ 
giáo với Thiền sư Phật Ý Linh Nhạc. Sư 
chăm chỉ tu học, nghiên cứu nhiều kinh 
sách nên uyên thâm cả Phật học lẫn Nho 
học. Năm 1772, sư được cử làm Trụ trì 
chùa Giác Lâm xã Phú Thọ, huyện Tân 
Bình, dinh Phiên Trấn (thành phố Hồ Chí 
Minh ngày nay). Sư vừa giảng kinh thuyết 
pháp vừa lo tài chính cho chùa. Phật học 
xá do sư phụ trách, hoạt động suốt hai 
mươi mây năm mà vẫn chu đáo, đầy đủ. 
Năm 1798, sư tạm cho học tăng nghỉ học 
một thời gian để lo đại trùng tu chùa Giác 
Lâm. Sau khi chùa hoàn tất (1804), sư tiếp 
tục khai giảng kinh luận trở lại, chư tăng ở 


877 


TỔ UYÊN šl 4 (1389-1449) 





các tỉnh tựu về học rất đông. Khoảng năm 
1816-1820, Trịnh Hoài Đức được vua Gia 
Long cử làm Hiệp Tổng trấn »Gia Định 
Thành«, tình cờ quan Tổng trấn gặp lại sư 
trong một dịp lễ ở chùa Tập Phúc (xã Bình 
Hòa, Gia Định) và cảm hứng làm 1 bài thơ 
tặng sư như sau: 

»Tây giao thích nhàn hành 

Sơn môn ngẫu tương tri 

Ngã Hiệp biện Trấn công 

Sư Đại Hòa thượng vị 

Chấp thủ nghĩ mộng hồn 

Đàm tâm tạp khinh quí 

Văn sự hà tức luận 

Đại đạo hợp như thị«. 

»ay bỗng nhiên nhàn hành 

Nơi thiên môn gặp gỡ 

Ta Hiệp biện Trắn công 

Sự Cao tăng Thượng sĩ 

Nhìn xưa như giắc mộng 

Tâm cùng tâm tương nghị. 

Chuyện xưa nói sao cùng, 

Đại đạo vốn như thị«. 

Năm 1819, sư mở giới đàn ở chùa Giác 
Lâm, tăng chúng và thiện nam tín nữ đến 
quy y thụ giới rất đông. Năm 1827, sư thị 
tịch tại chùa Giác Lâm, thọ 70 tuổi, đồ 
chúng lập tháp tại sân chùa. Theo: 
LSPGĐT của Nguyễn Hiền Đức. 


TỔ UYÊN 3# 3| (1389-1449) 

Thiền tăng đời Minh, họ Dương, tự Thiên 
Tuyên, hiệu Vũ Am, người Lô Lăng (Kiết 
An, Giang Tây) Trung Quốc. Niên hiệu 
Vĩnh Lạc thứ 1 (1403) sư đến núi Thanh 
Nguyên cạo tóc thụ giới cụ túc. Lại đến 
Nam Kinh yết kiến Huyễn Cư Giới Công 
có chỗ tỏ ngộ. Sư không lấy làm tự mãn, 
hết lòng cầu đạo chuyên tâm khổ cứu 5 
năm mới được triệt ngộ. Niên hiệu Vĩnh 


Lạc thứ 20 (1422) đến chùa Thiên Giới 
chích máu viết kinh Pháp Hoa. Niên hiệu 
Tuyên Đức thứ 1 (1426) Thiền sư Nguyệt 
Sơn khen ngợi đức hạnh sư cho làm Thủ 
tọa quản lý đại chúng. Khi ra hoằng pháp 
sư trụ trì chùa Linh Phong, Thiên Đồng. 
Năm thứ 9 (1434) giữ chức Tả giác nghĩa 
trong Tăng lục ty kiêm trụ trì chùa Đại 
Công Đức. Sư cho rằng chư tăng lộn xộn 
nên khó chỉ dạy, bẻn tâu vua phân biệt ba 
chùa Đại Công Đức, Đại Từ Ân, Đại Long 
Thiện làm ba chỗ giảng dạy ba tông Thiền 
học, cho chư tăng tự chọn rồi sắp xếp lại 
để dạy. Phụng mệnh làm tông sư truyền 
giới trong thiên hạ, ở trên giới đàn Vạn 
Thiện khai đàn thụ giới, đệ tử được độ trên 
vạn người. 


TỔ VIỆT TỰ 3# 3š 3 

Chùa ở phía dưới gác tây Vô Lượng Quán, 
phía bắc Thiên Sơn, cách thành phố Yên 
Sơn, tỉnh Liêu Ninh,Trung Quốc 20km về 
phía đông. Là một trong năm đại thiền lâm 
ở Thiên Sơn. Nồi tiếng vào đời Minh, đến 
đời Thanh thì dần dần bị Vô Lượng Quán 
thay thế. Hiện còn đại điện ba gian, lưng 
tựa vào vách núi, trên vách núi có khắc 
»Độc trấn quần nhạc« được khắc vào niên 
hiệu Long Khánh thứ 2 (1568) đời Minh. 
Xung quanh chùa có 24 cảnh đẹp như 
Ngọc Hoàng các, La hán động, Bát bộ 
khân v. v... 


TỐI HẬU CÚ # #4 4 

Còn gọi: Ä⁄ hậu cú. Câu nói cuỗi cùng, 
thúc đây người học thiền tỉnh ngộ triệt đề, 
cũng là câu nói rất quan trọng của người 
tham thiền ngộ đạo. Tiết Quốc Thái Viện 
Đạo Thiền sư trong NĐHN d. 8 ghi: »* 
M bí Jív JÑ &¿  HỊ Hs. ĐT ĐI X 





878 


TỒN THỌ # #j 





Ù I1 M3: f7 #4 là ÍñJ. thÌH Zb 
À ÃIl. — Chẳng rời tại chỗ đêu là diệu 
mìinh chân tâm. Thế nên Hòa thượng 
Huyễn Sa nói: Lãnh hội được câu nói cuối 
cùng của ta, quả là ít có người (ra hoằng 
pháp) biết được«. 


TỐI SƠ CÚ ## 3 #4) 

Câu nói đầu tiên. Ngay nơi câu nói này 
người học lập tức khế nhập, triệt để tỉnh 
ngộ. Phần lớn nhà thiền ưa dùng »Mạt hậu 
cú«, giữa »Tối sơ cú« và »Mạt hậu cú« tuy 
cách nói chăng đồng nhưng kỳ thực vẫn là 
một, đều là một câu nói quan trọng giúp 
người đạt dến chỗ tỉnh ngộ. Do vì câu nói 
này chăng phải là câu nói thông thường, 
mà là câu nói vượt lên trên ngôn ngữ. Vô 
Môn Quan ghi: si ƒ$ tà J ñJ v ff $} 
72K HJ.  # HH MỊ. 41 KT — 
ft . — Biết được câu nói đâu tiên liên biết 
câu nói cuối cùng. Câu cuối cùng và câu 
đâu tiên, chăng phải là một câu này. 

















TỐI SƠ NHẤT BỘ # 3? — # 
Một bước đầu tiên. Nghĩa là không một 
chút chần chờ, chẳng trải qua quá trình tu 
tập, lập tức lãnh ngộ. Tiết Năng Nhân 
Thiệu Ngộ Thiền sư trong NĐHN q. 20 
ghi: »i{ J — Z2. E ð †H Z# H ® 
jJ. KE6— ñ- ñm 1q Wấ 
lẾrổ. 4í Hữ ?Z #ú. ứm fữ 2X E |. 3X 
Wữ lý HỊ. Tí Hữ l\ F. {1 ál Mã §h 
ï. K  ã 2%. Íổ Ẩl Ã  H Hh, 
%x #ìš. Ðt Ỹ ñ lấ. = HH ìế 
Uù. — lữ lễ È. - Một bước đầu tiên 
mười phương thể giới hiện toàn thân, một 
lời cuối cùng chặt đứt xiêng xích trong hạt 
bụi nhỏ. Có khi đưa lên giống như thanh Ÿ 
thiên trường kiếm sáng rực khắp đất trời; 
có khi buông xuống in tuông tuyết trắng 




















Bi 



































II l 



































trong lò lửa trùm khắp muôn tượng. Đến 
được trình độ như thể, thiên ma ngoại đạo 
đêu bó tay quy hàng, ba đời chư Phật đồng 
loạt cúi đâu«. 


TÔN CHỈ # 

Còn gọi: Huyền chỉ, Chỉ quy, Yếu chỉ. Mục 
đích cùng ý nghĩa chủ yếu của kinh điển và 
các bộ luận. Tứ Biện Kinh Tôn Chỉ trong 
Pháp Hoa Huyền Đàm của ngài Gia Tường 
ghi: »BÄÑ Ỳ* »š š# 5š H.  F = %4 2 
nh s — Có 13 nhà nói về tôn chỉ của kinh 
Pháp Hoa«. 























TÔN TÚC Š' 7 

Lời tôn xưng các vị thiền sư lớn tuôi, có 
đạo đức. Tông Môn Võ Khó ghi: »iŠ 77 #% 
1ñ R8 . ® k3. #8 4Ã Tl Rú 
#.. - Các bậc tôn tíc trong các thiển 
viện sau khi thị tịch, toàn thán được hỏa 
táng, thu xá-lợi rất nhiêu« 





TỒN ĐỨC # 2# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Thạch Sương Khánh Chư. Khi ra hoằng 
pháp sư ở viện Đức Sơn Cô Đức tại Đảnh 
Châu (nay là huyện Thường Đức tỉnh Hồ 
Nam), để lại tiếng »trong sạch giản dị« cho 
đời. Thự hiệu: Huệ Không Đại Sư. 


TỒN THỌ # #‡ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Đầu tiên sư giảng 
kinh luận, sau sư hâm mộ các thiền hội, 
tham Thiền sư Thạch Sương Khánh Chư 
và đắc pháp. Sư ở viện Đại Thông trên núi 
Thê Nham tại Hà Trung (nay là Vĩnh Tế 
tỉnh Sơn Tây). Bình thường sư ít nói, có ai 
hỏi mới đáp. Khoảng thời Hậu Lương 
(907-922) sư thị tịch, thọ 93 tuổi. Thự 
hiệu: Chân Tịch Đại Sư. 


879 


TỒN TƯƠNG ## Z# (340-925) 





TỒN TƯƠNG # 3š (840-925) 

Thiền tăng đời Đường, hậu duệ Không Tử, 
Tổ tịch ở Khúc Phụ (Sơn Đông) lưu ngụ 
nơi Cam Tuyền (Thiểm Tây) Trung Quốc. 
Ban đầu sư theo Nho nghiệp, học rộng hiểu 
nhiều. Đến Bàn Sơn theo Hữu Viện Hiểu 
Phương xuất gia. Sau khi thụ giới cụ túc, 
đến tham kiến Thiền sư Lâm Tế Nghĩa 
Huyền, theo hầu hạ bên cạnh được nối 
pháp làm truyền nhân tông Lâm Tế. Sau 
trụ viện Hưng Hóa, Ngụy Phủ (Đại Danh, 
Hà Bắc) đồ chúng khắp nơi tụ hội, tông 
phong Lâm Tế từ đây đại thạnh, người đời 
gọi sư là »Hưng Hóa Tồn Tương«. Hậu 
Đường, niên hiệu Đồng Quang thứ 2 (924) 
hạ chiếu thỉnh sư vào cung thuyết pháp, 
ban tử y và hiệu, song sư từ chối không 
nhận. Năm sau lại thỉnh vào cung thuyết 
pháp, vua ban cho ngựa, sư cưỡi bị ngã té 
mà viên tịch. Thụy là »Quảng Tế Đại Sư«, 
tháp hiệu »Thông Tịch«. Đệ tử nối pháp có 
Tạng Huy, Hạnh Giản v.v... Tác phâm: 
Hưng Hóa Thiển sư ngữ lục được xếp vào 
Cổ Tôn Túc ngữ lục q. 5. 


TÔNG BẠCH ĐẦU # ú 5ã 

Thiền tăng Tự Tông sống vào đời Tống, 
người đời gọi sư là »Tông Bạch Đầu« 
(Tông đầu bạc). X. Tự Tông. 


TÔNG BẢO # 3# 

I. Tăng nhân đời Nguyên, từng trụ chùa 
Phong Phan Báo Ân Quang Hiếu Tự (nay 
là Thiều Quan tỉnh Quảng Đông) Trung 
Quốc. Niên hiệu Chí Nguyên thứ 28 
(1291), sư hiệu đính ba thứ của Đàn Kinh 
là: Văn bản, đính chính những chỗ lầm lẫn, 
bồ sung những chỗ giản lược. Sư còn biên 
thêm cơ duyên thỉnh ích của đệ tử, biên 
thành Lực Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh. 


2. Hiệu của Thiền tăng Đạo Độc, sống vào 
đời Thanh. X. Đạo Độc. 


TÔNG BẢN # + (1020-1099) 

Thiên tăng đời Tống, họ Quản, tự Vô Triết, 
người Vô Tích (Giang Tô) Trung Quốc. 
Năm 19 tuổi nhập môn Thiền sư Đạo 
Thăng chùa Vĩnh An ở Thừa Thiên, Tô 
Châu, khổ tu 10 năm mới cạo tóc thụ gIỚI 
cụ túc, lại siêng năng hầu hạ thêm ba năm. 
Sau bái biệt Đạo Thăng, sư đến chùa Cảnh 
Đức ở Trì Châu (Quý Trì, An Huy) tham 
kiến Thiên Y Nghĩa Hoài có chỗ khế ngộ. 
Được Nghĩa Hoài sai đến chùa Thụy 
Quang ở Tô Châu khai pháp, pháp tịch 
ngày một thạnh, đồ chúng lên đến năm 
trăm người. Sư dời sang chùa Tịnh Từ ở 
Hàng Châu, đạo tục ở Tô Châu lại thỉnh sư 
đến hai chùa Vạn Thọ, Long Hoa hoằng 
pháp. kẻ ngưỡng mộ hơn ngàn người. Niên 
hiệu Nguyên Phong thứ 5 (1082) phụng chỉ 
làm Tổ thứ nhất Huệ Lâm Thiền sát chùa 
Tướng Quốc. Khai pháp ngày hôm sau vua 
Thần Tông triệu thỉnh đến cung Diên Hòa 
hỏi đạo. Vua Triết Tông ban hiệu »Viên 
Chiếu Thiền sư«. Niên hiệu Nguyên Hựu 
thứ 1 (1086) sư lẫy cớ già cả xin về quê, 
khi ra khỏi đô thành, người đưa tiễn đông 
vô kê. Lúc chia tay sư có lời dạy bảo người 
nghe cảm động rơi lệ. Tuôi về chiều sư trụ 
chùa Linh Quang ở Bình Giang (Tô Châu) 
đóng cửa tu thiền. Sư giữ giới thanh tịnh, 
học thức rộng giỏi văn chương. Đệ tử có 
Đại Thông, Thiện Ninh, Pháp Chân, Chân 
Ngộ v.v... Tác phẩm: Quy Nguyên Trực 
Cjỉ tập 2 quyên, Huệ Biện lục I quyền. 


TÔNG CẢNH LỤC # 3š # 
Còn gọi: Tổng Giám lục, Tâm Cảnh lục. 
Luận nghị, 100 quyền do Diên Thọ sống 


88o 


TÔNG CO #% 1# (1089-1163) 





vào đời Ngũ Đại soạn, được xếp vào Đại 
chính Tạng tập 48, trang 415. Tác giả triệu 
tập các học giả của 3 tông: Pháp Tướng, 
Thiên Thai, Hoa Nghiêm đề gạn hỏi những 
điều nghỉ. Sau cùng Diên Thọ lấy thiền lý 
làm chuân thêm vào lời phẩm bình, biên 
thành sách này. Mục đích sửa lại (cho 
đúng) khuynh hướng xem thường Kinh 
sách Phật Tổ của giới tu thiền. Trong 
quyền 43, tác giả chỉ ra »Sự truyền thừa 
cho nhau vào thời gân đây chẳng noi theo 
lời dạy xưa, chỉ tự ý mình, chẳng hợp với ÿ 
chỉ viên dung«. Lập luận của toàn sách đặt 
nặng nơi vấn đề đốn ngộ viên tu, đem 
thuyết »Đốn ngộ« của Thiền tông Nam 
Tông đề xướng kết hợp với thuyết »Viên 
tu« của kinh Hoa Nghiêm đề xướng, nghĩa 
là về thiền thì suy tôn Tổ Đạt-ma, về giáo 
thì suy tôn Tổ Hiền Thủ, lẫy đây làm tư 
tưởng trung tâm của toàn sách. Việc làm 
này hoản toàn phù hợp với việc xem trọng 
lý luận trong kinh Hoa Nghiêm của Tổ 
tông Pháp Nhãn là thiền sư Văn Ích. Tông 
Cảnh lục dẫn lý luận kinh Hoa Nghiêm để 
làm căn cứ, mục đích chứng thật nghĩa lý 
của Thiền tông là sâu xa viên diệu, chính là 
mượn giáo để làm sáng tỏ thiền mà chẳng 
lẫn lộn giữa thiền và giáo. Nội dung chia 
làm 3 chương: 

I. Tiêu tông chương (Nửa phần đầu của 
quyền 1) Ghi rõ tôn chỉ của toàn sách, chỉ 
ra ý nghĩa của tên bộ sách, đấy chính là 
»Nêu nhất tâm làm TÔNG, nhất tâm này 
chiếu soi vạn pháp như CẢNH (gương)«, 
gom chép lời dạy của Phật tổ, trình bày và 
giải thích chính tông của Thiền môn. 

2. Vấn đáp chương (nửa phần sau của 
quyền I đến quyền 93) là phần chính của 
toàn sách, dùng hình thức vấn đáp đề thảo 
luận về TÂM có những điểm đồng dị thế 


nào với cách nhìn giữa thiền và giáo. 

3. Dẫn chứng chương (từ quyền 94 đến 
100): Dẫn hơn 300 điều pháp ngữ của Phật 
Tổ Thánh Hiền để làm căn cứ ấn chứng và 
nhân mạnh đến những điều đã kể ở phần 
hai. Sách này chứa đựng một số tư liệu văn 
hiến quý báu, có giá trị sử liệu khá cao. 
Diên Thọ đề xướng người tham thiền 
nghiên cứu giáo điển, một mặt khiến thiền 
tăng nhờ vào sách này mà khỏi rơi vào chỗ 
ngu dốt, mặt khác cũng khó tránh khỏi là 
khiến thiền tăng rơi vào nghĩa lý tri kiến, 
khó có được tỉnh thần sáng tạo, khó phát 
minh tâm tính. 

Sau khi hoàn thành, sách này chưa được 
phô biến ngay, mãi đến khoảng niên hiệu 
Nguyên Phong (1078-1085) mới có khắc 
bản lưu truyền. Sau đó lại xuất hiện bản cải 
đính. 

Cuối đời Minh, khi khắc bản in »Gia Hưng 
Tạng«, ngài Trí Húc san định lại bản cải 
đính. Vua Ủng Chính đời Thanh từng rút 
gọn sách này thành »Iông Cảnh Đại 
Cương« đề truyền bá rộng rãi. 

Sau khi »Iông Cảnh lục« thành sách, đã 
được truyền đến Cao Ly và có ảnh hưởng 
nhất định đối với Phật giáo nước ngoài. 


TÔNG CÁO # š (1089-1163) 

Thiền tăng đời Tống, họ Hè, tự Đàm Hi, 
hiệu Diệu Hi, Vân Môn, người Ninh Quốc 
(An Huy) Trung Quốc. Năm 17 tuổi sư 
theo Thiển sư Huệ Tẻể chùa Huệ Vân ở 
Đông Sơn cạo tóc xuất gia, năm sau thụ 
giới cụ túc. Tham kiến Viên Ngộ Khắc 
Cần đại ngộ, nối pháp làm truyền nhân 
tông Lâm Tế. Khắc Cần sai Tông Cảo phân 
tòa thuyết pháp, nhờ vậy danh tiếng khắp 
Kinh sư. Niên hiệu Tĩnh Khang thứ I 
(1126) Thừa tướng Lữ Thuấn Đồ tâu vua 


881 


TÔNG CHI # ‡‡ 





ban cho sư tử y và hiệu »Phật Nhật Đại 
Sư«. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 7 (1137) 
theo lời mời của Thừa tướng Trương Tuấn, 
sư trụ trì chùa Năng Nhân ở Kính Sơn, đạo 
tục khắp nơi tụ hội, tông phong cực thạnh. 
Tính tình Tông Cảo trung kiên quả cảm. 
Lúc ấy Tần Cối đang lộng quyên vì ganh 
ghét sư được sĩ đại phu ngưỡng mộ nên tâu 
vua lưu đày sư đến Hành Châu (Hành 
Dương, Hồ Nam), Tông Cảo vẫn kiên 
cường thuyết pháp độ chúng sinh nơi mới 
đến. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 25 (1155) 
sư được xá tội. Khi tuôi về già, sư trụ Kính 
Sơn, đạo tục bốn phương nghe danh tụ hội 
thường là vài ngàn người. Vua Hiếu Tông 
lên ngôi, xuống chiếu mời vào đại nội, sư 
tấu đối vừa lòng vua được ban hiệu »Đại 
Huệ Thiền sư. Tông Cảo biện tài vô ngại, 
ngày thường hết sức cô súy công án thiền, 
nên được gọi là »Khán thoại thiền«. Thụy 
là »Phố Giác Thiền sư«. Đệ tử nối pháp 
hơn 90 người, nổi tiếng hơn hết là Tư 
Nhạc, Đức Quang, Ngộ Bản, Đạo Nhan 
v... Kệ thị tịch: 
»Sinh cũng như thể 
Chết cũng như thế 
Có kệ không kệ 
Có gì quan hệ. 
Tác phẩm: Đại Huệ ngữ lục, Chính Pháp 
Nhãn Tạng, Đại Huệ Võ Khó v.v... 


TÔNG CHI # 34 
Pháp hệ truyền thừa của tông phái. Tiết 
Hoa Đình Hòa thượng trong TĐT q. 5 ghi: 


























»Ñli  EH š j.. lí H, — N‡3t 3ã 
th §$ H‹ 2E Hị + TH: ‡#. = Á\ Rị 
ñÐ.. JÝ 2b £ Rñ li. 2{.H, Bí lã }} 
na 6õ An, 3ử |H #§ ïl 
#. „ ®#.ìH#U H =®*. HH 
— #§ l EU JHJ 4 Đr šŠ. 3 ## — 





8 














Ä» Hi #*. Ø4 # H ⁄ #ñ ĐH 2X 
‡# 1U Ít? Thuở trước, sư cùng Vân 














Nham, Đạo Ngô lãnh hội được mật chỉ của 
Dược Sơn. Sau khi Dược Sơn thị tịch, ba 
người cùng bàn bạc: mang chút 11 lương 
thực, đô gia dụng rôi định ẩn nơi hoang 
liêu văng vẻ tại Lễ Nguyên, lánh đời dưỡng 
đạo cho qua một đời... Đến mửa đêm, Đạo 
Ngô mang đủ 3 y, bạch cùng hai sư huynh 
rằng: Theo chỗ bàn bạc ba người chúng ta 
là làm sao cho thỏa chí của mình, nhưng 
đừng đề mai một pháp hệ truyền thừa của 
tông Thạch Đầu, có phải?« 


TÔNG CHỈ # # 
Còn gọi: Tông thú. Ý chỉ Thiền tông. 
Thiền pháp. Tiết »Tứ Châu Dụng Nguyên 
Thiên sư trong NĐHN q. 18 ghỉ:. »— HH 
£ H: li Đ# Í: ãí 5Š. — IH [ñ] fš 
8» =H#W‡I. 8 : H 1l f? 
ET. 8M? MT li #| 3 
— Một hôm sư hỏi ngài Kiến Long 
san Lâm Tế ở pháp hội Hoàng Bá, ba 
phen thưa hỏi đại ÿ Phát pháp là ba phen 
bị đánh, ý chỉ ra sao?. Sư chưa dứt lời liền 
bị Ngài đánh cho một phát tử, sư liền lãnh 
ngộ tông chí«. 























TÔNG CHIẾU #% m RỆ 

Thiền tăng đời SH, họ Đoạn, hiệu 
Liên Phong, người xứ Tấn Ninh (nay là 
phía đông bắc Tấn Ninh tỉnh Vân Nam) 
Trung Quốc. Xuất gia năm 18 tuổi, sư 
tham vấn Thiền sư Trung Phong Minh 
Bản, nối pháp ngài thuộc tông Lâm Tế. 
Khoảng miên hiệu Chí Chính (1341-1368) 
sư trở về Tấn Ninh, ở Đông Sơn cất chùa 
Bàn Long để ở. Cuối đời Minh, sư được 
truy thụy »Đại Huệ Thiền sư. 


82 


TÔNG DU 3% Ä 





TÔNG DĨ # É, (1290-1370) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Phục Am 
Tông Dĩ. Niên hiệu Chí Chính thứ 3 (1310) 
sang nhà Nguyên (Trung Quốc). Nối pháp 
Thiền sư Trung Phong Minh Bản, đời thứ 
24 hệ Nam Nhạc, đời thứ 7 tông Lâm TẾ 
Nhật Bản. Niên hiệu Chí Trị thứ 3 (1323) 
sư trở về nước hoằng pháp tại những chùa 
lớn nồi tiếng, tăng chúng đệ tử thường đến 
hai ngàn người. 


TÔNG DIỄN # % (1640-1711) 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Tào Động, đời thứ 37, nối pháp Thiền sư 
Thông Giác, không biết tên tục, hiệu Chân 
Dung, quê quán có thê ở thôn Phú Quân, 
huyện Cẩm Giang, miền Bắc Việt Nam. 
Sau, sư trụ trì ở chùa Hồng Phúc, thường 
lui tới hoàng cung giảng đạo cho vua nghe. 
Khi sắp tịch, sư gọi đệ tử là Tĩnh Giác hiệu 
Hạnh Nhất lại dặn dò và nói kệ: 

‡È lH # 7 Ÿ#l 2š TR TẾ ẤM ÿK 

‡¿ HH M 'ã T . 2 = Xf ỨR 

ìÊ & S ÑL 7E lE HÍ. E H f§ 3X 3š S4 
9h 
Ä#J È MẸ bú —. 2š 8Ú ®{1R 
l# Ƒš pị 2 f# f[ ÈX. Bí ‡t ÙÈ ïf 7K ỲŸZ 
lề 

»Hoa khai xuân phương đáo 

Diệp lạc tiện trị thu 

Chi đầu sương oánh ngọc 

Ngạc thượng tuyết liên châu 

Thanh thần vân tán sản long giáp 

Bạch nhật hà quang lỏa tượng khu 

Báo văn tuy kiến nhất 

Phụng chúng thể toàn câu 

Đạt-ma tây lai truyền hà pháp? 

Lô hoa thiệp hải thủy phù phù«. 

»Xuân đến hoa chớm nở 

Thu về lá vàng rơi 

















° 
À 








nL 
Hị đ 

















(mứTr Ê 





























Đầu cành sương lóng lánh 

Cánh hoa tuyết rạng ngời 

Buổi sáng trời trong rồng bày vảy 

Ngày trưa mây sảng voi hiện hình 

Vằn cọp tuy thấy một 

Bây phụng thể toàn đồng 

Đạt-ma tây sang truyền pháp gì? Cành lau 
qua biển nồi phau phau«. 


TÔNG DIỆU # 3 (1369-1443) 

Thiền tăng đời Minh, họ Triệu, tự Giác 
Am, hiệu Đôi Vân Tâu, người xứ Tiền 
Đường (nay là Hàng Châu) Trung Quốc. 
Năm lên mười, sư theo ngài Huệ Vân 
Ngân Công xuất gia, thụ giới cụ túc. Sư 
đến chùa Linh Ấn ở Hàng Châu yết kiến 
Thiền sư Không Tâu, được ấn chứng. Khi 
ra hoằng pháp, sư trụ Quảng Pháp Thiền 
Tự ở Gia Hưng rồi dời đến ở Vạn Thọ 
Thiền Tự tại Hàng Châu, nhọc lòng sửa 
sang khiến cho điện gác đều được mới mẻ 
rực rỡ. Sư trụ trì chùa Đại Báo Quốc ở 
Hàng Châu, xây dựng Vạn Tùng môn và 
Ngọ Phong lâu. Về già, sư trụ trì chùa Tịnh 
Từ ở Hàng Châu, xây dựng lại chính điện 
và làm 3 pho tượng Phật lớn, các tượng 
Thiên, Thần. Tính sư ôn hậu, đạo mạo, giới 
luật nghiêm mật, mỗi khi thăng tòa thuyết 
pháp, âm thanh như tiếng chuông lớn. 


TÔNG DU # # 

Thiền pháp. Tiết Báo Từ Ngôn Hạnh Đạo 
Sư trong NĐNN dq. 10 ghi: »ïL gi BỊ 3: 
ÿŸW &á Mĩ. ấn Ml | lMU 2š ĂÑ : —- Quốc 
chủ Giang Nam xây dựng viện Báo Từ, bảo 
sư xiển dương thiên pháp với quy mô lớn«. 
Tiết Song Khê Ấn Thủ Tọa trong NĐHN 
q. 10 ghỉ: »EÉl hủ E ÿ. ?⁄ủ ïỡ 2% MA, 

¡ý ỦÉ EỀ XÃ. — Từ khi sư gặp ngài Chân 
Tịnh, triệt chứng thiên pháp, trở về ẩn ở 









































883 


TÔNG GIÁC # EF (1oo1-1162) 





Song Khê«. 


TÔNG GIÁC # ## (1091-1162) 

Thiền tăng đời Tống, Trung Quốc, họ Tôn, 
hiệu Đại Hưu, người đời gọi là »Đại Hưu 
Thiền sư«. Năm l6 tuổi sư xuất gia, L8 thụ 
giới cụ túc, tham Trường Lô Tổ Khâm Đạo 
Hòa. Sau khi Đạo Hòa lui về ân cư, sư 
tham kiến Chân Hiết Thanh Liễu, được 
tâm ấn nối pháp làm truyền nhân tông Tào 
Động. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 2 (1132) 
sư khai đường nơi chùa Nhạc Lâm. Năm 
thứ 25 (1155) sang trụ núi Tuyết Đậu. Năm 
thứ 29 (1159) đời sang núi Thiên Đồng 
hoằng hóa cực thịnh, học chúng hơn ba 
ngàn người, kẻ anh tài tụ hội, đa số có chỗ 
thành tựu, nổi bật nhất là Túc Am Trí 
Giảm. 


TÔNG GIÁM PHÁP LÂM # # # 
3t 

Sách, 72 quyền, do Ca Lăng Tính Âm soạn 
vào đời Thanh, được xếp vào 7ực Tạng 
kinh tập I16, trang I1. Toàn sách thu thập 
2.720 điều cổ tắc công án, niêm tụng của 
các thiền sư trải qua nhiều đời. Nội dung 
được sắp xếp theo thứ tự như sau: Thế tôn, 
Chư kinh, Thánh hiền ứng hóa, Tổ sư Ấn 
Độ, Tổ sư Trung Hoa, các Tổ dòng phụ, 
những vị chưa rõ nối pháp ai, từ đời thứ I 
dưới ngài Đại Giám đến đời thứ 37 dưới 
Thanh Nguyên và Nam Nhạc, các bậc Tôn 
túc chưa rõ nối pháp vị nào. Sách được 
biên tập xong vào niên hiệu Khang Hy thứ 
51 (1712), và được khắc bản xong tại Tông 
Giảm Đường chùa Bách Lâm ở Kinh sư 
vào năm lI7l4, nên tựa sách có tên là 
»Tông Giám Pháp Lâm«. 


TÔNG GIÁO LUẬT CHƯ GIA 


DIỄN PHÁI # št 2È ‡‡ # šš # 

Còn gọi: Tông Giáo Luật Chư Tông Diễn 
Phái. Sách, l quyền, do Thủ Nhất Không 
Thành biên vào đời Thanh, được xếp vào 
Tục Tạng kính tập 150, trang 524. Nội 
dung giới thiệu tóm tắt về tôn chỉ quan 
trọng và sự truyền thừa của các tông phái 
Phật giáo Trung Quốc. Sách này phân loại 
không được rõ ràng, đại khái có thể chia 
làm 9 tông như sau: Lâm Tế, Quy Ngưỡng, 
Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, Thánh 
Thọ, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Nam Sơn 
Luật. Ngoài ra, còn có phụ lục 10 điều. 


TÔNG HIẾN # #ñ 

Thiền tăng đờiTống, họ Vương, hiệu 
Chính Giác, người xứ Đồng Châu (nay là 
huyện Tam Thai tỉnh Tứ Xuyên) Trung 
Quốc. Ban đầu theo nghiệp Nho, đỗ tiến sĩ 
rất có tiếng tăm. Nhân vốc nước suối để 
đùa giởn mà ngộ lẽ vô thường và bỏ hết 
vinh hoa thế gian, nương Thiền sư Thuần 
Bạch ở chùa Chiếu Giác xuất gia. Sau khi 
thụ giới cụ túc, sư theo đại chúng tham 
thiền. Một hôm Thuần Bạch hỏi Tông 
Hiển: »Đứng trên đỉnh núi cao ngất, đi 
dưới đáy biển sâu thắm, ngươi làm sao 
hội?«. Tông Hiền ngay lời này có lãnh ngộ, 
nối pháp ngài, thuộc tông Lâm Tế. Sau đó, 
sư đi học các nơi, trải qua các thiền lâm. 
VỀ già, sư theo Ngũ Tổ Pháp Diễn học 
đạo, siêng năng khổ hạnh, ngộ được bản 
nguyên, tiếng lành đồn xa. Khi ra hoằng 
pháp. sư trụ các chùa: Trường Tùng, Bảo 
Phúc. 


TÔNG HUỆ ĐẠI SƯ # ‡# % ## 

Hiệu của thiền tăng Hành Tu, cũng gọi 
Trường Nhĩ Hòa thượng, sống vào đời Ngũ 
Đại. X. Trường Nhĩ Hòa thượng. 


884 


TÔNG MẬT 3 # (78o-841) 





TÔNG LẶC # (1318-1391) 

Thiền tăng đời Minh, họ Chu, tự Quý 
Đàm, hiệu Toàn Thất, người Đài Châu 
(Lâm Hải, Chiết Giang) Trung Quốc. Do 
chán ghét vinh hoa nên § tuổi sư theo Tiếu 
Ấn Đại Hân ở chùa Tịnh Từ, Hàng Châu 
học đạo, 14 tuổi cạo tóc, 20 tuổi thụ gIỚI 
cụ túc. Khi Đại Hân khai sơn chùa Tập 
Khánh ở Long Tường, Kim Lăng (Nam 
Kinh), sư theo hầu. Tham kiến Kính Sơn 
Nguyên Tâu, giữ chức Ký thất. Ban đầu sư 
trụ trì chùa Thủy Tây, dời sang trụ Trung 
Thiên Trúc, Song Kính v.v... Đầu đời 
Minh được triệu thỉnh trụ trì chùa Thiên 
Giới, phụng sắc cùng Như Ký soạn »Lăng 
Nghiêm Kinh chú giải« 4 quyền, »Bát Nhã 
Tâm kinh chú giải« 1 quyền, »Kim Cang 
Bát nhã kinh chú giải« 1 quyên và hiệu 
đính »Đại Tạng Kinh«, sáng tác chương 
nhạc tán thán đức Phật. Đời Minh, niên 
hiệu Hồng Vũ thứ 10 (1377) sang Tây Vực 
cầu pháp, được »Trang Nghiêm Bảo 
Vương Kinh«, »Văn-thù Kinh«. Niên hiệu 
Hồng Vũ thứ 15 (1382) trở về nước nhậm 
chức Hữu thiện thế ở Tăng lục ty. Do bị 
triều triều thần ghen ghét hãm hại nên sư 
lui về ở ân nơi am Viên Thông. 


TÔNG LONG # l# (?-1542) 

Thiền tăng đời Minh, họ Cổ, tự Mộc Hưu, 
người xứ Ích Đô (nay thuộc Sơn Đông) 
Trung Quốc. Sư nương chùa Thạch Phật ở 
bản quận xuất gia, sau ngụ ở Thành Đô 
Bắc Tự làm Điển tọa. Một hôm sư ra 
đường gánh nước mà quên mắt bản phận 
Ấy, chợt đụng đầu vào vách liền có tỉnh, 
thốt ra bài kệ như sau: 

3 h IÍỊ ìnƑ Bồ †E “š 
JE 2} fr 2E E p 7 
{h #4 đl 2: Ít 4Á fJ 











Bš 2K ^T thị 4 —- lR 
»ĐÐát đai sông núi thể tính không 





Đầu phân xuôi ngược với tây đông 

Ngẫu nhiên đụng phải câu bình đẳng 
Ngàn núi muôn sông một thể đông«. 

Sư đến chùa Càn Minh yết kiến Vô Tận, 
trình sở đắc của mình nhờ ngài ấn chứng, 
nối pháp ngài, thuộc tông Lâm TẾ. Khi ra 
hoằng pháp sư trụ Thất Tiêm Phong ở Tùy 
Châu (nay thuộc Hồ Bắc), đem Tam quan 
ngữ để dạy người học. 


TÔNG MẠCH # #‡ 

Thế hệ truyền thừa Thiền tông. Huệ Năng 
truyện trong TCTT q. 8 ghi: »‡! # #I li 
FƑ 24k v ? IU 3K F DH 3 ñã 4H 2k, 

œ H M.7ÿV1H, ã ElIá4ä H . &K 
ö tì fE (7N 3 El W# ) : — Hòa thượng 
Thần Hội sắp xếp thứ tự thế hệ truyền thừa 
Thiên tông, ngoại trừ từ Như Lai trở xuống 
chư Tổ Tây Vực ra, 6 vị tổ Trung Hoa đều 
có vẽ hình của các ngài. Thái úy Phòng 
Quan có làm Lục điệp đồ tự«. 





























TÔNG MẬT # # (780-841) 

Thiền tăng đời Đường, họ Hà, người Tây 
Sung, Quả Châu (Tứ Xuyên) Trung Quốc. 
Thiếu niên sư thông kinh sử, có khí tiết, 
kháng khái có chí lớn. Năm 28 tuổi xuất 
gia, đến chùa Hoa Nghiêm ở Trường An 
theo Trùng Quán thọ giáo, học kinh nghĩa 
Hoa Nghiêm. Về sau trụ thảo đường Khuê 
Phong núi Chung Nam tụng kinh tu thiền, 
người đời gọi là »Khuê Phong Đại Sư«. 
Ngoài việc tuyên giảng giáo nghĩa Hoa 
Nghiêm sư còn giảng về Thiền tông cùng 
các tông phái khác, nỗ lực dung hợp các 
phái. Niên hiệu Đại Hòa thứ 9 (835) vua 
Đường Văn Tông ban chiếu thỉnh sư vào 
cung giảng đại ý Phật pháp, được ban tử y. 


885 


TÔNG MÔN % Ƒï 





Thụy là »Định Huệ Thiền sư«. Tác phâm: 
Thiên Nguyên Chư Thuyên tập. 


TÔNG MÔN # ?] 

Nhà Thiền tự gọi là Thiền tông, là Tông 
môn, và gọi các Tông phái khác của Phật 
giáo là Giáo môn. Tiết Tứ Tổ Trọng Tuyên 
Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »{H f§Š —- 
ƒ Tñ ‹ đh hn J BỊ đỡ 4 2E; 












































= 
4 H36. 4 7E I 3M JỊ È} 2: [II 
tụ Z4. Hj El ZX F]s — Chỉ cần có 


khả năng liễu ngộ ngay nơi một lời nói, 
chẳng đợi toạ thiển chứng Vô sinh. Một 
niệm quán chiếu lại tự tâm, chẳng cất 
bước mà đi khắp các thế giới. Đường lối 
thẳng tắt như thể đáng gọi là Tông môn«. 


TÔNG MÔN BẢO TÍCH LỤC #% 3 
3# i8 Sk 

Lục, 93 quyền, do Sơn Hiểu Bản Chiết 
soạn vào đời Thanh. Trong 7c Tạng kinh 
tập 127 chỉ có ghi lời tựa, phàm lệ và mục 
lục của sách này. Tác giả thu thập ngữ lục 
của 88 vị thiền sư trong 3 đời Tống 
Nguyên Minh chưa được ghi chép trong 
các sách: »Ngũ Đăng Hội Nguyên«, »Cổ 
Tôn Túc ngữ lục«, mô phỏng theo thể lệ 
của »Cổ Tôn Túc ngữ lục« mà sưu tập và 
trình bày các phần: Thượng đường, Thị 
chúng, Tiểu tham, Cơ duyên, Niêm tụng, 
Pháp ngữ... 


TÔNG MÔN CHÍCH ANH TẬP # 
ï1 ## # 

Truyện, 3 quyền, do Duy Giản (Trụ trì 
thiền viện Triệu Châu Siêu Hóa) tập lục 
vào niên hiệu Cảnh Hựu thứ 5Š (1038) đời 
Tống. Khoảng niên hiệu Hoàng Hựu 
(1049-1053), sách này được khắc bản in ở 
Hàng Châu, sau đó truyền vào Cao Ly. 


Hơn nữa, do Đại Tạng Cao Ly được giám 
sát kỹ để cho ¡in lại, sau đó chăng thấy 
truyền bản của sách này. Đến tháng 7 năm 
1981, học giả Nam Triều Tiên là Triệu 
Minh Cơ từ Hán Thành trở về đến hiệu 
sách, tình cờ phát hiện được mộc bản gốc 
Trung Hoa của sách này. Quyền thượng 
gồm 53 tấm mộc bản (bảng gỗ), đã mắt hết 
2 tắm. Hiện còn phần thu thập truyện của 
180 người, phụ lục »Quy Sơn Cảnh Sách«. 
Quyền trung gồm 52 tấm mộc bản, thu 
thập truyện của 137 người. Quyên hạ gồm 
48 tắm mộc bản, thu thập truyện của 107 
người. Tác giả đã từng đi thưa hỏi các bậc 
thiền sư tài giỏi các nơi, đọc rộng các sách, 
sưu tập nhiều tư liệu để biên thành sách 
này, vì thế đây là văn hiến quan trọng để 
nghiên cứu lịch sử Thiền tông Trung Quốc. 
Những truyện ký do sách này thu thập như: 
Hành giả Cam Chí ở Trì Xuyên, Thượng 
tọa TẾ, Kê Sơn Chương ở Trì Châu, 
Khuông Hóa ở chùa Báo Tự Đàm Châu 
Ứng Ngộ ở núi Vân Môn Thiều Châu, 
Phúc Hóa Nghiêu ở My Châu, Huê Giám ở 
thành Thương Hóa Lô Sơn, 8 vị thiền tăng 
thường ở núi Bách Trượng Hồng Châu 
chăng thấy nơi bất cứ quyền Truyền đăng 
lục, hay Tăng truyện nào. Đây là chỗ có 
giá trị nhất của sách này. 


TÔNG MÔN CHÍNH ĐĂNG LỤC 
P1 1# # 

Đăng lục, 12 quyền, do Đông Dương Anh 
Triều (Tăng nhân Nhật Bản) soạn. Sách 
này là truyện ký về chư Tổ Thiền tông, thu 
thập 24 vị kế từ các Tổ sư dưới pháp hệ 
Nam Nhạc như: Mã Tổ Đạo Nhất, Bách 
Trượng Hoài Hải, Hoàng Bá Hy Vận cho 
đến các thiền sư Nhật Bản như: Đại Ứng 
Thiệu Minh, Đại Đăng Diệu Siêu... Trừ 


886 


TÔNG MÔN NIÊM CỔ HỐI TẬP 3% Ƒï ‡  lế 4 





truyện ký ra, còn có các phần: Ngữ yếu, 
Niêm hương, Kệ tán, Hành trạng v.v.. Tác 
giả là thiền tăng thuộc tông Lâm Tế, theo 
lời tự tự viết vào niên hiệu Văn Quy thứ I 
(1501) Nhật Bản, như sau: »7ữ 5 ngọn đèn 
(Ngũ Đăng) truyểền cho trăm ngàn ngọn 
đèn, trăm ngàn ngọn đèn họp làm một 
ngọn đèn, ảnh sảng của chúng cháy sảng 
không tắt, nên dùng ý nghĩa này đề đặt tên 
cho bộ sách«. 


TÔNG MÔN HOẶC VẤN # ï3 3, 
Rị 

Gọi đủ: Tông Môn Hiển Thánh Tự Tán 
Mộc Thiển sư Tông Môn Hoặc Vấn. Còn 
gọi: Trạm Nhiên Thiển sư Tông Môn Hoặc 
Vấn Sách, 1 quyền, do Trạm Nhiên Viên 
Trừng soạn vào đời Minh, Liễu Trinh và 
Chu Gia Mưu biên tập, được xếp vào Tục 
Tạng kinh tập 126, trang 317. Nội dung 
gồm 52 mục về pháp môn tham thiền và 
yếu chỉ tu đạo do Thiền sư Viên Trừng đáp 
lại lời hỏi của người học vào tháng 4 niên 
hiệu Vạn Lịch thứ 23 (1595). Cuối quyền 
phụ lục: »Tham Thiền Thích Nạn Hoặc 
Vấn Bồ Di«, »Đáp Minh Đảnh Tử Vắn«, 
»Đạt Quan Hòa thượng Chiêu Ương 
truyện<‹. Sách này phụ vào sau bộ ?rạm 
Nhiên Viên Trừng Thiên sư ngữ lục. 


TÔNG MÔN HUYỀN GIÁM ĐỒ # 
1 2 ấš BỊ 

Sách, I quyển, do Hư Nhất Phương Giác 
biên vào đời Minh, được ấn hành vào niên 
hiệu Vạn Lịch thứ 35 (1607) đời Minh và 
được xếp vào Tựuc Tạng kinh tập 112, trang 
929. Tác giả xét thấy các tông phái trong 
thiền lâm, mỗi mỗi đều lập môn phái riêng, 
đua nhau đề xướng, khiến cho người học 
đời sau không biết theo ai, nên làm ra 


»Huyễn Giám Đồ«, dẫn chứng huyền cơ vi 
diệu của Tiên thánh và nắm lấy những 
điểm cốt yếu rồi chia làm vài mươi mục 
như: Môn, Luận, Tụng, Đồ v.v.. để luận 
giải rõ ràng về nguồn gốc, sự phát triển 
cùng với tông chỉ của các tông: Tào Động, 
Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Vân Môn, Pháp 
Nhãn. Nội dung bao gồm 12 môn: Phổ 
Hiền, Văn-thù, Quán Âm, Dĩ lý nhân hà, 
Thuận thật y ngũ, Pháp thể tự nhiên, Mật 
ứng tàng phong, Sự lý lý đối, Ký sự tiêu 
cơ, Lý tuyệt thuyên sự, Thuận chính quy 
thật, Toàn cơ tận pháp và 5 luận: Tam 
huyền, Tứ đại thức, Bát bồng, Ngũ cú, Bát 
đại thế cho đến các loại Ngũ vị đồ tụng 
V.V... 


TÔNG MÔN NIÊM CỔ # P ‡› # 
Sách, 4 quyên, do biên giả trích lục từ /u 
Cung Huỷnh Thiểền sư ngữ lục từ quyền 2 
đến quyền 5 để biên thành sách này. Sách 
này được ấn hành vào niên hiệu Khang Hy 
thứ 20 (1681). 


TÔNG MÔN NIÊM CỔ HỐI TẬP % 
P134» ử E Ã 

Lục, 45 quyên, do Bạch Nham Tịnh Phù 
biên vào đời Thanh, được ấn hành vào niên 
hiệu Khang Hy thứ 3 (1664) đời Thanh, 
sau đó được xếp vào 7c Tạng kinh tập 
115, trang 514. Nội dung bao gồm niêm 
đề, cơ duyên của Phật Tổ đến các thiền sư 
đời thứ 33 dưới Nam Nhạc và đời thứ 36 
dưới Thanh Nguyên. Sách này thu thập 
những lời niêm đề của các thiền sư từ đời 
Tống, Nguyên trở về trước đã được »Tông 
Môn Thống Yếu« đem vào rồi bổ sung 
những lời cơ duyên của họ. Đối với những 
thiền sư từ đời Tống, Nguyên về sau mà 
»Tông Môn Thống Yếu« chưa đem vào thì 


887 


TÔNG MÔN THẬP QUY LUẬN % 


[1 + đã ñR 





căn cứ theo thời gian mà sắp xếp thứ tự 
trước sau. Biên giả sưu tập nhiều ngữ lục, 
hành trạng, bi minh của các nơi, cứ một 
niêm thì một biệt, một đại thì một trưng, 
đều nương theo thể lệ của »Tông Môn 
Thống Yếu« mà biên chép sửa thêm, gồm 
1.700 bài. 


TÔNG MÔN THẬP QUY LUẬN # 
1 † #3 

Còn gọi: Pháp Nhãn Thiên sư Tông Môn 
Thập Quy luận, Tịnh Huệ Pháp Nhãn 
Thiên sư Tông Môn Thập Quy luận. Luận, 
l quyền, do Thanh Lương Văn Ích soạn 
vào đời Ngũ Đại, được xếp vào Tực Tạng 
kinh tập 110, trang 877. Đại ý của sách này 
là nêu ra những thông bệnh của thiền tăng 
đời Ngũ Đại, rồi ban cho những lời khuyên 
bảo, tất cả gồm có 10 điều: 

I. Tự mình chưa sáng được tâm tính mà 
dối làm thầy mọi người. 

2. Muốn cử dương môn phong mà chăng 
thông nghị luận. 

3. Muốn nêu chỗ mẫu chốt mà chăng biết 
huyết mạch. 

4. Đối đáp không quán sát thời cơ lại 
không có tông nhãn. 

5. Lý sự trái nhau, chăng phân biệt đục 
trong. 

6. Chăng trải qua sự sàng lọc, ức đoán 
ngôn cú cô kim. 

7. Chỉ biết ghi nhớ cơ phong của cổ đức, 
gặp việc chăng hiểu diệu dụng. 

8. Chăng thông giáo điển, dẫn chứng loạn 
xạ. 

9. Chăng kế đến thanh luật, chăng đạt đạo 
lý mà thích làm kệ tụng. 

10. Cố giữ sở đoản của mình, thích tranh 
hơn thua. 

Đời sau chú thích về sách này có quyển 


»Tăng Tiên Bàng Chú Tông Môn Thập 
Quy Luận«. 


TÔNG MÔN THẬP THẮNG LUẬN 
œ P] T† Bộ đã 

Luận nghị, l quyền, do Hồ Quan Sư Luyện 
(Tăng nhân Nhật Bản) soạn, được xếp vào 
phần phê phán của Thiền Học Đại Hệ. Tác 
giả nêu ra 10 việc đề phân tích và trình bày 
lý do tại sao Thiền tông hơn hắn các Tông 
phái khác. Bàn về 10 điểm ưu việt (Thập 
thắng Luận) như sau: 

1. Thiền tông chính thức kế thừa từ Thiên 
Trúc. 

2. Địa vị cao quý của Bồ-đề Đạt-ma 

3. Chư Tổ nỗi tiếng ai ai cũng biết. 

4. Lưu phái được truyền bá rộng rãi và lâu 
dài. 

5. Dự đoán được sự phát triển của tương 
lai Thiền tông. 

6. Các tác phâm Thiền tông đều được nhập 
tạng. 

7. Quy củ nghiêm chỉnh 

8. Sự quy hướng đông đảo của Vua quan. 
9. Sự ứng cơ giáo hóa người học rất khéo. 
10. Các tông phái khác đều suy tôn Thiền 
tông 

Trong quyền hạ của »Thiền Bạ chí« có 
phần phê bình như sau: 

— Điều I, 3, 7, 9, 10 luận rất xác đáng. 

— Điều 2, 5 là chỗ thán phục của người 
theo Giáo môn. 

— Điều 6 chưa phải là ưu việt. 

— Điều 4, § còn hẹp hòi. 


TÔNG MÔN THIẾT NẠN # ?3 # 
3ê 

Gọi đủ: Vân Môn Mạch Lãng Hoài Thiên 
sư Tông Môn Tì hiết Nạn. Lục, Ì quyền, do 
Mạch Lãng Minh Hoài (Thiền tăng tông 


888 


TÔNG NGUYÊN # 7ö (1100-1176) 





Tào Động) soạn vào đời Minh, Hứa 
Nguyên Chiêu lục, được xếp vào 7c Tạng 
kinh tập I27, trang 1002. Vào niên hiệu 
Vạn Lịch thứ 48 (1620) đời Minh, có vị 
tăng cho rằng: »Tâm pháp của Thiên tông 
là quét sạch quán hạnh, chẳng lập văn tự, 
thế sao lại có thuyết của các thiên sư đời 
sau như: Tam huyền tam yếu, Ngũ vị tam 
quan«, rồi đem 25 điều nghỉ ngờ quan 
trọng trong Tông môn để hỏi Minh Hoài. 
Minh Hoài trình bày và giải thích mỗi điều 
thật rõ ràng bằnh hình thức vấn đáp để 
hoằng dương yếu nghĩa Thiền tông. 


TÔNG MÔN THỐNG YẾU TỤC 
TẬP # ?1 % # # # 

Còn gọi: Tực Táp Tông Môn Thống Yếu. 
Lục, 22 quyên, do Tông Vĩnh nguyên biên 
vào đời Tống, Nguyên Thanh Mậu tục 
biên. Theo lời tựa của Phùng Tử Chấn, 
chúng ta biết được »Tông Môn Thống 
Yếu« của Tông Vĩnh khắc bản lại vào niên 
hiệu Thiệu Hưng thứ 3 (1133) đời Tống, 
Nguyên Vĩnh Mậu đã thêm vào 2 quyền, 
nghĩa là bố sung tất cả 406 vị kế từ đời thứ 
12 đến đời thứ 1§ dưới Nam Nhạc, đời thứ 
11 đến đời thứ 14 dưới Thanh Nguyên, 
nhưng chỉ thu thập 259 bài ngữ yếu cơ 
duyên của 131 vị mà thôi. 


TÔNG MÔN VÕ KHỐ # !1 Ä # 

Gọi đủ: Đại Huệ Phổ Giác Thiển sư Tông 
Môn Võ Khó. Còn gọi: Đại Huệ Tông Môn 
Võ Khó, Đại Huệ Võ Khó. Bút ký, 1 quyền, 
do Đại Huệ Tông Cảo soạn vào đời Tống, 
đệ tử của sư là Đạo Khiêm biên tập, được 
xếp vào Đại Chính Tạng tập 47, trang 943. 
Đại Huệ Tông Cảo thu thập các câu 
chuyện trong chùa vào các đời trước hoặc 
đương thời và cơ ngữ của cao tăng Thiền 


tông. Cách hành văn gần giống như thi 
thoại, từ thoại, có thể gọi là Thiền thoại, 
gồm 121 điều. Các thiền ngữ được thu thập 
hoặc là cơ phong cao vút, hoặc là lời bình 
thường chân chất, đôi khi là những câu 
chuyện sinh động lý thú, cũng có khi là 
những câu chuyện thần thánh quỷ dị. Sách 
này là một tác phẩm Thiền tông rất đặc 
sắc, được thiền tăng tông Lâm Tế truyền 
tụng. 


TÔNG MÔN VÔ TẬN ĐĂNG 
LUẬN # P1 & ä ‡# 2 

Luận, 2 quyền, do Đông Lãnh Viên Từ 
(Thiền tăng tông Lâm Tế Nhật Bản) viết, 
được xếp vào Đại Chính Tạng tập 81, trang 
581. Tác giả đem 10 điều dưới đây theo 
thứ tự giải thích về pháp môn tín tâm tu 
hành: 

1. Tông do 

2. Tín tu 

3. Hiện cảnh 

4. Thực chứng 

5. Thấu quan 

6. Hướng thượng 

7. Lực dụng 

8. Sư thừa 

9. Trưởng dưỡng 

10. Lưu thông. 

Quyền cuối có phụ lục 1 thiên »Hành Trì 
Luận«. 

Tên sách »Vô Tận Đăng« là do lấy ý nghĩa 
từ »Một ngọn đèn phân phát ra ngàn ngọn 
đèn ánh sáng không dứt«. 


TÔNG NGUYÊN # # (1100-1176) 

Thiền tăng đời Tống, họ Liên, hiệu Trúc 
Nguyên, người Kiến Dương (Phúc Kiến) 
Trung Quốc. Thuở nhỏ theo Nho học, được 
mọi người khen là tú kiệt trong Nho giới, 


88o 


TÔNG NHÃN % lR 





28 tuổi sư vào cửa Tây Phong Đạo Tủng 
xuất gia; sau tham kiến Đại Huệ Tông Cảo 
ở Kính Sơn được ấn khả mà nối pháp làm 
truyền nhân tông Lâm Tế. Nơi chùa Tây 
Thiền sư giữ chức Phân tọa, theo lời mời 
của Thừa tướng Trương Tuấn sư đi du 
phương các chùa hoằng dương Thiền 
phong. Cuối đời sư trở về quê ân cư, am 
tranh gọi là »Chúng Diệu Viên«. Tăng tục 
xen thỉnh khai pháp, sư mở hội giảng 
thuyết. Tác phẩm: 7zúc Nguyên Nguyên 
Am Chủ Ngữ 1 quyền. 


TÔNG NHÃN # f# 

Giáo nghĩa Thiền tông, giáo nghĩa tông 
phái. Minh Giác ngữ lục q. I ghi: »‡? ÑŠ 
ll fS.. fl J0 PE Y E 3X 3 2X. # 
1U ÑH TẢ. IÑ E — R # ñ 4iĂ. - 
Nếu có thể nói được mới là một đời lanh lẹ 
làm rực rỡ giáo nghĩa Thiên tông; còn như 
mù mờ sẽ lãnh đu một dùi trên đảnh, chớ 
bảo ta chẳng nói«. 



































TÔNG NHẤT ĐẠI SƯ  — % #£ 
Hiệu của Thiền tăng Sư Bị đời Ngũ Đại. 
X. Sư BỊ. 


TÔNG NHẤT THIỀN SƯ # — 3# Éñ 
1. Hiệu của Thiền tăng Thủ Oai, đời Ngũ 
Đại. X. Thủ Oai. 

2. Hiệu của Thiền tăng Pháp Đạo, đời Ngũ 
Đại. X. Pháp Đạo. 


TÔNG PHẠM # 

Sách, 2 quyền, do Tiền Y Am soạn vào đời 
Minh, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
114, trang 567. Toản sách chia làm 10 
chương: Thiền nguyên, Triệt tham, Điều 
tập, Nhập thánh, Lợi nhân, Hiển dụ, Cơ 
dụng, Cương tông, Thị biện, Quán giáo nói 


về Diệu tâm của Thiền tông. Nội dung viện 
dẫn cơ duyên tham ngộ của tiên thánh, y 
vào thứ tự trước sau để tham cứu, từng 
bước trình bày ý nghĩa giáo thiền hợp nhất, 
thiền tịnh Song tu. 


TÔNG PHONG # #4 

Còn gọi: Phong nghi, Thiền phong. Phong 
cách riêng biệt của một tông. Chăng hạn: 
Lâm Tế Tông phong, Tào Động Tông 
phong (phong cách riêng biệt của tông 
Lâm Tế, phong cách riêng biệt của tông 
Tào Động). Lâm TẾ ngữ lục ghi: »|È]:  Hl 
HE ấE 24 HH. 2X BỊ im EJ ÑfE: Hữủ 
+: J f£ Ä lễ Ji. — J# ñ* lỊ = 
1# †Ï.. — Hỏi: Sư xướng gia khúc của di, 
tiếp nối tông phong của vị nào? Sư đáp: Ta 
ở chỗ Hoàng Bá, 3 phen thưa hỏi là 3 phen 
bị đánh«. 
































TÔNG SƯ # #ƒ 

Pháp sư Thiền tông. 8ích Nham lục q. Ì 
ghỉ: »À N ‡X 5 5X #L. 2l &: f1 % 2 
2 H lR H. # % 2 Z Hi fE Hị : 
Nói chung, nếu người nào muốn đỡ nâng 
Thiên và Giáo thì cần phải có con mắt và 
tác dụng của bậc Pháp sư Thiên tông chân 
chíh«. 


















































TÔNG THỌ # #‡ 

Thiền tăng đời Tống, hiệu Vô Lượng, 
người đời gọi là »Vô Lượng Thọ Thiền 
sư«, nối pháp Thiền sư Tú Nham Sư Đoan, 
thuộc tông Lâm Tế. Sư trụ trì chùa Thụy 
Nham ở Minh Châu (nay thuộc huyện 
Ninh Ba, Chiết Giang). Tác phẩm: Nhập 
Chúng Nhật Dụng Thanh Quy, được ấn 
hành vào niên hiệu Ninh Tông Gia Định 
thứ 2 (1209). 


8oo 


TÔNG TÍN 3% {š 





TÔNG THỐNG BIÊN NIÊN #% # #4 
‡r 

Sách, 32 quyền, do Kỷ Âm biên tập vào 
đời Thanh, được xếp vào Tực Tạng kinh 
tập 147, trang I. Kỷ Ấm dùng hình thức 
biên niên thể để ghi chép về sự phát triển 
và diễn biến của Thiền tông từ Đức Thích- 
ca-mâu-ni đến niên hiệu Khang Hy thứ 28 
(1689) đời Thanh. 

— Quyền l, 2: Truyện Phật Thích-ca-mâu- 
m 

— Quyền 3-7: Truyện chư Tô Ấn Độ. 

— Quyền 8: Truyện Sơ Tổ Trung Hoa là 
Bồ đề-đạt-ma 

— Quyền 9-30: Truyện Nhị Tổ Trung Hoa 
là Huệ Khả cho đến các thiền sư của 5 tông 
phái, xuống tới truyện Vũ Môn đời thứ 29 
của tông Lâm Tế, sách Tông Cảnh đời thứ 
29 của tông Tào Động, gồm cả việc ghi về 
sự kiện lịch sử Phật giáo quan trọng, hễ có 
nghi vấn thì có phụ chú thêm để giải thích. 
— Quyền 31, 32: Có tựa là »Chư Phương 
Lược Kỷ«. Nội dung thu thập những điều 
thấy nghe về pháp hệ Thiền tông của các 
nơi từ niên hiệu Vạn Lịch thứ 43 (1615) 
đời Minh đến niên hiệu Khang Hy thứ 28 
(1689) đời Thanh. Tác giả sưu tập tư liệu 
với phạm vi rất rộng, tài liệu được rút ra từ 
các loại Truyền đăng lục, Cao tăng truyện, 
gồm cả những sách vở ngoài Phật giáo. 


TÔNG THÚ # # 

Ý chỉ của thiền. Bài tựa trong kinh Lăng- 
già Tâm Ấn do thiền sư Hàm Thị sớ giải 
ghi: »Táo Bá rất thâm hiểu tông thú kinh 
Lăng-già vậy«. 


TÔNG THƯ # # (1500-1567) 
Thiền tăng đời Minh, họ Lý, tự Tiểu Sơn, 
hiệu Đại Chương, người phủ Thuận Đức 


(thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc) Trung 
Quốc. Đắc pháp nơi Thiền sư Văn Tải ở 
Tổ đình Thiếu Thất, đời thứ 29 hệ Thanh 
Nguyên. Trụ trì Tổ đình Thiếu Thất vào 
niên hiệu Gia Tĩnh thứ 36 (1557), vào niên 
hiệu Gia Tĩnh thứ 45 sư trụ trì am Tông 
Cảnh ở Bắc Kinh. Tác phẩm: Tiểu Sơn biệt 
tập, Tông Thư ngữ lục 


TÔNG THỪA % £ 


1. Tức là Thiền tông, cũng gọi là Tổ sư 
Thiền, là pháp thiền trực tiếp do Phật 
Thích-ca truyền cho Tổ Ca-diếp. Tắc 22 
Bích Nham lục (Đại 48, 162 hạ) ghi: »‡Š 
#J #& th. ]#€ E3X3.mt. 
1 # 2 1U W‹ LH ỊT — ‡. iễ ft 
J#‡. 3 lí lữ iM Rl Jš Hà 4H Í. — Vẻ 
sau tôi đến Đức Sơn hỏi: Việc trong Tông 
thừa xưa kia, người học có phần chăng? 
Sơn liễn đánh cho một gậy, bảo: Nói cái 
gì? Lúc ấy tôi như thùng lủng đáy«. 















































2. Thiền pháp. Tiết Thượng Phong Bản Tài 
Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »2š 2E ‡# 
HH. Ú Ã& #4 Ä. — ñJ šXÌM.. W HH 

đì . — Thiên pháp đưa ra khéo dứt tên 





ĐẤT ñâ 
gọi và lời nói, một câu thông suốt thì muôn 
vàn sự vật đếu là điệu thê chân nhưự«. 


TÔNG TÍN # 1š 


Thiền tăng đời Nguyên, họ Phương, hiệu 
Cập Am, người xứ Vụ Châu (nay thuộc 
huyện Kim Hoa, Chiết Giang) Trung 
Quốc. Sư tham vấn nơi ngài Tuyết Nham 
Tổ Khâm và đắc pháp rồi nối pháp ngài, 
thuộc tông Lâm Tế. Ban đầu sư ở Tây 
Phong tại Kiến Dương để hoằng pháp, về 
sau sư trụ Đạo Tràng Sơn, Vạn Thọ Sơn tại 
Hồ Châu (nay thuộc Phúc Kiến). 


8oø1 


TÔNG TĨNH #% ðš (871-954) 





TÔNG TĨNH # 3# (871-954) 


Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Thai 
Châu (nay là huyện Lâm Hải tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Ban đầu sư tham thiền 
sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn, sung chức 
Phạn đầu hơn 10 năm, sau trở về Chiết 
Giang ở viện Lục Thông. Ngô Việt Vương 
thỉnh sư ở chùa Long Hưng tại Hàng Châu, 
tuy số chúng có đến ngàn người, nhưng 
đều là hạng tam học giảng tụng. Ngô Việt 
Vương nhiều lần mời sư vào phủ để thưa 
hỏi yếu chỉ của Thiền và ban cho sư hiệu 
Đại Sư. 


TÔNG TĨNH # 3# (1373-1448) 


Thiền tăng đời Minh, họ Cao, tự Chiếu 
Am, hiệu Điềm Hiên Tâu, người xứ Vũ 
Lâm (nay là Hàng Châu) Trung Quốc. Sư 
nương ngài Nhạc Công ở chùa Tịnh Từ tại 
Hàng Châu để xuất gia và thụ giới cụ túc, 
nghiên cứu kinh điển, hiểu sâu áo nghĩa 
Chỉ Quán của tông Thiên Thai. Thiền sư 
Tổ Phương Liên kế vị trụ trì chùa Tịnh Từ 
vừa gặp sư liền biết sư là pháp khí nên cho 
sư hầu hạ bên cạnh để trao cho pháp yếu. 
Một thời gian lâu sư có tỉnh, liền được ngài 
ấn chứng. Đầu niên hiệu Vĩnh Lạc (1403) 
sư theo Tổ Phương đến kinh đô, tham gia 
vào việc sửa chữa »Vĩnh Lạc Đại Điển«. 
Khi Tổ Phương bị đày đi Ngũ Đài, sư 
trước sau vẫn không rời Ngài, dù ở lều cỏ 
uống nước khe, lặn lội chốn hiểm nguy sư 
càng cung kính hầu hạ ngài. Năm 1411, sư 
ra hoằng pháp trụ chùa Hộ Quốc. Đầu niên 
hiệu Tuyên Đức (1426) sư dời đến chùa 
Tuyết Đậu ở Phụng Hóa (nay thuộc Chiết 
Giang), ít lâu sau lại dời sang chùa Tịnh 
Từ. 


TÔNG TỊNH # :# (1337-1442) 

Thiền tăng đời Minh, họ Nghê, tự Nguyệt 
Giang, hiệu Nguyệt Thanh, người xứ Lan 
Khê (nay thuộc Chiết Giang) Trung Quốc. 
Năm 17 tuổi theo ngài Văn Trạch xuất gia 
học đạo tại viện Chính Giác, tụng kinh 
Lăng Nghiêm có tỉnh. Sư đến Song Lâm 
tham Chính Am Ngân Thiền sư. Chính Am 
vừa gặp sư liền sai làm Duy-na. Khi ra 
hoằng pháp sư trụ Kính Sơn, Hàng Châu, 
trong lúc giáo hóa mọi người, không aI 
chăng khâm phục. Tác phẩm: Kính Sơn 
tập, Nguyệt Thanh ngữ lục, Thạch Môn 
ngữ lục. 


TÔNG TRÁCH # #š 

Thiền tăng đời Tống, họ Tôn, người Tương 
Dương (Hồ Bắc) Trung Quốc. Tuổi nhỏ sư 
mất cha, được mẹ nuôi dưỡng nên người. 
Chí khí hơn người học tập Nho nghiệp, bác 
thông kinh sử. Lúc 29 tuổi đến chùa 
Trường Lô, Chân Châu (Nghi Chân, Giang 
Tô) sư theo Viên Thông Pháp Tú cạo tóc 
xuất gia và thụ giới cụ túc. Sau sư theo 
Quảng Chiếu Ứng Phu tham vấn thiền chỉ. 
Một hôm, sư vừa bước lên bực thềm chợt 
có tỉnh ngộ, liền làm bài kệ: 

5  E E ñấZ.. 2} HH 3š fñÑ ÈZ 
#t lạ 2K W 2Š MỊ Imị 
Hĩ !! T?  — lã H 
»Nhắc chân bước lên thêm, 

Thấu rõ pháp này xong, 

Bên cây hoàng đương cười ha hả, 

Trời xanh muôn dặm một vẳng trăng«. 
Được Ứng Phu ấn khả, nối pháp làm 
truyền nhân tông Vân Môn. Niên hiệu 
Nguyên Hựu (1086-1093) sư trụ trì chùa 
Trường Lô đón mẹ về ở thất phía đông 
phương trượng, khuyên mẹ cạo tóc xuất 
gia và trì niệm Phật A-di-đà. Bảy năm sau 















































8o2 


TỐNG ?š 





mẹ mất, sư làm »Khuyến hiếu văn« 120 
thiên nói về hiếu đạo thế gian và xuất thế 
gian. Niên hiệu Nguyên Hựu thứ 4 (1089) 
mô phỏng Bạch Liên xã ở Lô Sơn, sư lập 
Liên Hoa Thắng Hội khuyến khích đạo tục 
niệm Phật hiệu hồi hướng phát nguyện cầu 
sinh Tịnh độ. Niên hiệu Sùng Ninh (1102- 
1105) đáp ứng lời thỉnh của Đải Chế 
Dương Úy, sư hoằng pháp tại phủ Chân 
Định (Chân Định, Hà Bắc). Tác phâm: 
Thiển Xã Thanh Quy 10 quyên, Vi Giang 
tập, Tọa Thiển Châm, Niệm Phật Tham 
Thiền Cầu Tông Chỉ Thuyết, Liên Hoa 
Thắng Hội Lục Văn, Niệm Phật Hỏi 
Hướng Phát Nguyện Văn. Thụy là »Từ 
Giác Đại Sư«. 


TÔNG TRẠCH  :Ÿ (1640-1707) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Trương, tự Đông 
Lan, người xứ Tấn Giang (nay thuộc Phúc 
Kiến) Trung Quốc. Xuất gia từ thuỏ bé, sư 
tu học ở chùa Khai Nguyên. Năm 1673, Sư 
vượt biển đến Trường Kỳ (Nagasaki) Nhật 
Bản tới chùa Phúc Tế ra mắt Từ Nhạc 
Định Sâm. Niên hiệu Nhật Bản Thiên Hòa 
thứ 1 (1681), nước Nhật bị thiên tai, Tông 
Trạch thống lãnh đồ chúng bưng bát cứu 
giúp hơn 10.000 người. Về sau, sư nối 
pháp ngài Định Sâm, trở thành vị trụ trì đời 
thứ 3 của chùa Phúc Tế. Niên hiệu Nguyên 
Lộc thứ 6 (1693), sư xây dựng Linh Thứu 
Am. Đến năm 1696, sư lại ra trụ trì chùa 
Phúc Tế. Niên hiệu Bảo Vĩnh thứ 4 (1707), 
sư thị tịch. 


TÔNG TRÍ š # 
X. Viên Tri. 


TÔNG TRIỆT # 2# (?-919) 
Thiền tăng đời Đường, người xứ Hồ Châu 


(nay thuộc Chiết Giang) Trung Quốc. Sư 
thờ Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận, về sau ra 
hoằng pháp ở viện La Hán Hàng Châu, lúc 
tiếp cơ thích dùng từ ngữ »Cốt tỏa dã«, nên 
lúc ấy sư có hiệu là »Cốt Tỏa Hòa 
thượng«. 


TÔNG TƯỢNG # 

Còn gọi: 7óng sư, lông sư gia, Thiện trì 
thức. Bậc thầy giỏi chuyên truyền dạy 
Thiền tông. Đây là bậc Cao tăng đã thê đắc 
tông chỉ Thiền tông, hay khéo dùng 
phương tiện để tiếp hóa đệ tử giúp họ tiến 
vào cảnh giới ngộ một cách đúng đắn. 
Thích Thị Yếu Lãm, q. thượng (Đại 54, 260 
trung) ghi: »2š lv ft ƒÿ 4b 2š Z HH, 
xi4. ấ§tULU., HA BH Z# 
llÍ . Jã + Di tŸ tí. — Tông tượng, là vị 
thây truyền dạy Thiên tông. Hơn nữa, chữ 
Tông còn có âm là Tôn, hàm ý tôn kính, 
nghĩa là người chuyên dạy về pháp 
KHÔNG, được mọi người tôn kính«. Theo: 
PQĐTTĐ của nhóm Từ DI. 

















TÔNG YẾU # # 

Yếu nghĩa Thiền tông. Tiết Long Đàm Hòa 
thượng trong TĐT q. 5 ghi: »Ñ BE $H 2 
% . ÍẪú H BIớ\. %4 ñml 34 % 3 2. 

tị R Íb Èƒ 2Ã. 7R MH f3 lf ÖN jR , 

HWU Ít 4 xẺ 3š ‹ — Sư đã lãnh hội được 
tông yếu, chạm mắt đêu rõ ràng, giống như 
khách ở xa trở về quê nhà, bỏ ngay ý định 
đi lang thang và như kẻ nghèo được kho 
báu, không món gì cần dùng lại không có«. 
































TỐNG :# 
1. Đây. Tiết Đức Sơn Tuyên Giám Thiền 
sư trong NĐHN q. 7 ghi: »Ïñi J lƒ ƒŸ . 

















ñl 34 H: 3 & l4, i@ HH H 
## 1Ù = T E§? ft Đt†f 3x.  Œ RE 





893 


TỐNG CAO TĂNG TRUYỆN ®% 


tà T Fš 

































































3$ —14. # ft. TE R ?E? ii ml ft lí 
l]. Hị ff †ƒ[. ï ‡ #Œ 3 —‡X, Hị 
fl Bú 2} ke - Lâm TẾ nghe được bảo 




















Lạc Phó rằng: Ngươi đi hỏi hắn, nói được 
vì sao cũng ăn ba mươi gậy? Đợi hắn 
đánh, ngươi năm gậy đẩy cho một cái, để 
coi hắn làm sao? Phố hỏi như 7 đã dạy, 
sư (Đức Sơn) liên đánh. Phó nắm lấy gậy 
đẩy cho một cái. Sư trở về phương 















































frượng.« 

2. Đưa ma, đưa đám. Vô Món Quan ghi: 
»Ñ 4 #t &t ĐE ƒ1 Rũ ? X⁄. Ñ 3š 
Ti. XÃ Hiñủ. — XE. 
## tá V Ít \ J, Th tú HH 2s — Sư 














sai Duy-na đánh kẻng bảo cho chư tăng 
biết: ›Sau khi ăn đi đưa đám một vị tăng 
mới mắt. Đại chúng bàn tán: Toàn chúng 
đêu an ổn, Niết-bàn đường cũng không có 
người bệnh, vì sao như thế?« 

3. Động tác đại tiện, tiểu tiện. Đi ia, đi đái. 


















































Lâm TẾ ngữ tiếc Hộ »jl Xï . f!È 35 #t HỊ 
J j# . Â§ lẻ YÝˆ Ìý ft ER. Jl ế 3X }K 
#t ®% Ml Êk. HỊ Zk BỊ BÀ. — Đạo lưu, 


Phật pháp không có chỗ dụng công, chỉ là 
bình thường vô sự, đi la đi đái mặc áo ăn 
cơm, buôn ngủ liên đi năm.« 


TỐNG CAO TĂNG TRUYỆN % # 
J# 1# 

Còn gọi: Đại Tổng Cao Tăng truyện. 
Truyện, 30 quyền, do Toản Ninh biên soạn 
vào đời Tống, được xếp vào Đại Chính 
Tạng tập 50, trang 709. Nội dung bao gồm 
truyện ký của các bậc cao tăng trong vòng 
300 năm, kể từ niên hiệu Trinh Quán (627- 
649) đời Đường đến niên hiệu Đoan Củng 
thứ I (988) đời Tống. Thu thập tổng cộng 
531 truyện chính và 125 truyện phụ. »Tập 
Thiền Thiên« thu thập 103 truyện chính, 
29 truyện phụ. Ngoài Vân Môn Văn Yến 


ra, những nhân vật quan trọng của các phái 
Thiền tông đều có truyện riêng, Đối với 
những sự tích tranh luận trong nội bộ 
Thiền tông cũng chẳng che giấu. Đây là 
một tư liệu quan trọng đề nghiên cứu lịch 
sử Thiền tông. Tư liệu sưu tập của tác giả 
rất phong phú, bi minh, tháp minh, loại dã 
sử đáng khảo chứng đều được đem vào 
sách này (là loại tỉ mỉ xác thực đáng tin 
cậy) có giá trị sử liệu rất cao, thế nên đây 
là một tác phẩm sử truyện Phật giáo nổi 
tiếng. Năm 1987, Trung Hoa Thư Cục có 
ấn hành sách này, bản có dấu câu rõ ràng. 


TỐT KHÁCH VÔ TỐT CHỦ + # 
4t. S6 + 


VỊ khách có thủ đoạn tài tình và chủ là 
người không có bản lĩnh. Thời Nam Triều, 
Sơ tổ Thiền tông Đạt-ma từ Thiên Trúc 
sang Trung Quốc, lúc ấy dù Lương Võ Đề 
là bậc thượng trí lanh lợi song vẫn chưa thể 
khế hợp với vị khách có thủ đoạn đặc biệt 
này. Tắc 2, Tung Dung lục (Đại 48, 228 
trung) ghi: »fX⁄ 3% ##đ ÁN. ## 2E 1v âl: 


























* ⁄®t# 3. ñđ P1 Ni: 312 
3t ?T HH 4® 5ï. 2L li 7ủ ĐH ih LH ¿ — 




















Rót chén ngọc mời người, ít có ai không để 
tay trên đóc gươm, vị khách có thủ đoạn 
tài tình mà người chủ lại không có bản 
lĩnh, ưng đô giả mà chẳng chịu đồ thật; 
không dùng được đô quỹ báu lại đưa đầu 
con mèo chết ral!« 


TRA SA °€ 3 


Còn gọi: 7rác sóc. Dựng đứng, giương lên. 
Mật Am ngữ lục ghi: »4 “6 # #ˆ RE W§ 
È).. — Sư tử lông vàng đuôi dựng đứng«. 





894 


TRAI ĐƯỜNG 3 





TRA TRA NHA NHA 3 3 # # 
(532) 


Có vẻ so le không đều. Như Tịnh ngữ lục 
q. hạ ghi: »Tra tra nha nha, lão mai thọ, hốt 
khai hoa. - Cội mai già cao thấp không 
đều, chợt nở hoa.« 


TRÁC -> 


I1. Xây dựng; kiến trúc, xây cất. Tiết Quy 
Tông Trí Thường Thiền sư trong NĐHN q. 
3 ghi: »jš — Jï Hh X lý mí Jš . — Miếng 
đất này có vị trí rất tốt đề dựng am«. Tiết 
Sa-di Cao ở Lễ Châu trong NĐHN dq. 5 
ghi: »H £t Hã 3Š mí fñj ñí ft. ‡š fÿ IS 
3 4š 3 3+. - Hãy đến ven đường, cất 
một am tranh để tiếp đãi trà nước cho 
khách vãng lại đi!« 























2. Đập, gõ. Tiết Từ Tế Thông Thiền sư 
trong NĐHN q. 16 ghi: »‡h †È # H: Í# 
HW®#S:‹j 18t. n9? P+x 
š . — Sư giơ cây gậy lên nói: Người kia 
vốn lành lặn, đừng làm cho y bị thương. Sư 
động xuống đất một gậy rồi bước xuống 
tòa«. 



































Tiết Tam Giác Huệ Trạch Thiền sư trong 
NĐNHN q. 17 ghi: »Íf tấ †È È — F : f# 
El: #RHfE2®. X đ ññlŨ l JE? - Sư 
động xuống đất một gậy, Tăng nói: Đáp thì 
đáp ngay cho, còn dộng một cái để làm 
gi?«. 









































TRÁC SÓC -# #j 

Căng ra, vềnh lên. Tiết Khai Nguyên Tử 
Kỳ Thiền sư trong NĐHN q. 17 ghi: »5fi 
% Tã. HỆ HH. ññ fñ 25 0ñ Ä 
%. #[ f8 4t 8l iú[ E1 4Ÿ? — Đâu rối bù, 
tai vềnh lên, mỗi vị đều là bậc đại trượng 
phu, sao lại không dây mà tự buộc?« 






































TRÁC TÍCH TỰ # # 3 

Chùa nằm trên núi phía đông huyện Hồ 
Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 
Niên hiệu Trinh Nguyên thứ 6 (790) đời 
Đường, Thiền sư Đại Điên mở núi xây 
dựng. Trong khuôn viên chùa có suối Trác 
Tích do Đại Điên dùng tích trượng cắm 
xuống lấy nước vào thời ấy và có động 
»Bạch Ngưu Nham«, là nơi ngài Đại Điện 
ngồi xoay mặt vào vách tu thiền. Ba chữ 
»Trác Tích Tự« trên bảng chùa, do Thứ cát 
sĩ Tiêu Thụy Mông của viện Hàn Lâm, đời 
Minh viết. 


TRẠCH SƠN THANH QUY ‡ŠŸ 1; 
#\L 
X. Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Quy. 


TRAI CHỦ #‡ + 

Thí chủ cúng dường bữa ăn trưa cho chư 
tăng. Kinh Lăng Nghiêm q. TL (Đại 19, 106 
hạ) ghi: »R[l lÿ lJ ## 3 RƑ Wề #4. }* ï 
l# ÙÄÑ 1X ?ð fl Z¡v :ùò 'H MJ 3 lý 1 lữ 
Mủ . ĐI l Ø#f 3: : -— Ngay khi ấy, A-nan 
tay ôm bình bát đi từng nhà dọc theo 
đường phó đề khát thực, trong tâm mong 
câu được người đàn việt sau cùng vì mình 
mà làm trai chú«. 








TRAI ĐƯỜNG #‡ # 

Nhà ăn của các tự viện Thiền tông. Môn 
Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí 
Tiên ghỉ: »7ƒ tí HỊ 3# 1U. Ấ đí RỊ 








bệ 34 1. 4H 4 3 Sš th ft 3£ 2P jỊ 
li. Ổ #§ %ïM ĐH EỮ H ủU RE. 3E 














th øo — Trai đường là nhà ăn, nhà ăn 
cũng là nhà ở của chư tăng. Ngày nay, tại 
núi Hoàng Bá này, ngoài nhà ở của chư 
tăng còn cất riêng nhà ăn; bởi theo thanh 
quy của Thiên lâm là như thế, chẳng phải 





895 


TRAI THOÁI 3# ìB 





như Xưa«. 


TRAI THOÁI # i£ 

Còn gọi: 7rz¡ bãi. Chỉ cho sau khi ăn trưa, 
khoảng thời gian sau ngọ 3 giờ. Chương 
Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh 
@„y, q. thượng (Đại 48, 1126 trung) ghi: 
»?#í 1B. Hỗ # Í§ ZŒ. — Ăn trưa xong 
đánh trồng tập hợp chúng«. 








TRẢM ĐẦU CẦU HOẠT ÿïí 5ñ 3# ‡£ 
Còn gọi: 7Trảm đâu mịch hoạt. Chặt đầu đề 
tìm sự sống, dụ chỉ ngôn hạnh sĩ mê ngu 
xuân. Vân Môn quảng lục q. trung: »‡? Tï 
RỊ 3à BH. HỆ H ấä #V {E Bí. 2 ZE 
ì“ #3 là 1 #t 5SR Hìm. 4 ñ° Pù ấn 
4H. ?ù Zã ‡H ã Ä 1W ff 2 #ề 7ƒ †Ã 1 
ƒ& ÏR lữ †H Í. — Nếu nói tức tâm tức 
Phát có khác chỉ nhận tở làm chủ; sinh tử 
Niết-bàn giống như chặt đầu để tìm sự 
sóng. Nếu nói Phật nói Tổ, Phật ý Tổ ý rất 
giống cho hạt chuỗi là con mắt«. 


























TRẠM LÔ THIỀN AM ‡‡ # 3# & 
Niên hiệu Nguyên Phù thứ 2 (1099) đời 
Tống, đem »Thượng Ty« mở rộng xây 
dựng làm »Trạm Lô Thiền Am«. X. Thanh 
Lương Tự. 


TRẠM HỰU :# 3# (1645-1710) 

Thiền tăng Cao Ly, họ Kim, tự Thiên Phu. 
Sau khi thọ giới sang nhà Thanh (Trung 
Quốc) tham học với Thiền sư Thiên Thọ 
Bản Thực mà đắc pháp, đời thứ 37 hệ Nam 
Nhạc. Trụ trì chùa Quảng Tế, Bắc Kinh. 
Tác phâm: Quảng Tế Tự chí. 


TRẠM NHIÊN + ¿4 
Hiệu của Thiền tăng Tự Tính, sống vào đời 
Minh. X. Tự Tính. 


TRẠM NHIÊN THIỀN SƯ KHÁI 
CỔ LỤC š‡ ¿Ä Z# Íị #U # #& 
X. Khái Cổ lục. 


TRẠM NHIÊN THIỀN SƯ TÔNG 
MÔN HOẶC VẤN z‡ #4 3# fƒ % P3 
3 H | 

X%. Tông Môn Hoặc Vân. 


TRẠM NHIÊN VIÊN TRỪNG + ¿4 
l] # 

Thiền tăng Viên Trừng đời Minh, tự là 
Trạm Nhiên, nên người đời gọi là »Irạm 
Nhiên Viên Trừng«. X. Viên Trừng. 


TRANG CHỦ # ‡ 

Còn gọi: Đó írang. Chức vụ quản lý về các 
việc đất đai của thiền viện, xử lý tất cả việc 
nhỏ trong trang ấp, như: xem xét ranh 
vườn ruộng, sửa sang nhà cửa, vỗ về tá 








điền. Thiên Lâm Loại Tụ q. 9 ghi: »Rj #8 
l8 Xf lữỦ — H 4 jRh 3. ff í ñữ È 
?v. HỊ x: 4k 4 H#ðE E4 qh Má 























8l. 27 +: H bú # ŸÚ HÀ. 
+: 3 % lñ| #t +. #2 mHĨ] 4 N 
ME 3. lữ 5M HH Is — Một hôm, Hòa 
thượng Nam Tuyên Nguyện chẳng đi xuống 
trai đường để dùng cơm. Thị giả hỏi lý do. 
Sư đáp: Hôm nay ta ghé trang trại ăn bánh 
tiêu no nê rồi! Thị giả nói: Hòa thượng 
không từng bước ra khỏi cửa mài Sư nói: 
Ông đi hỏi Trang chủ xem. Thị giả vừa 
bước ra cửa chợt thấy Trang chủ, liễn trở 
vào làm lễ tạ lỗi với Hòa thượng«. 




















TRANG NGHIÊM MÔN # # ?] 

Các Phật sự được tổ chức long trọng như: 
Thuyết pháp, tụng kinh, cầu đảo, được 
Thiền gia gọi là »Trang nghiêm môn«, 
nghĩa là pháp môn phương tiện, không 


8o6 


TRANH NHÂN NGÃ 





phải là pháp căn bản chỉ thăng tâm tính cho 
người triệt ngộ. Lâm Tế ngữ lục ghi: »ÏII 
ñã 2ÿ ñỦ 7N RE Hà fT | Bã ñtÿšX. i ìế 
+ H lãí [] ñb SR []¿ 3F RE ÈU 2Ã: — 
Ngay như các nơi thuyết lục độ vạn hạnh, 
gọi là Phật pháp, nhưng tôi nói là Trang 
nghiêm môn, Phật sự môn, chẳng phải là 
Phật pháp«. 














TRÀNG vÈ 

Ăn bừa bãi, hàm ý chê bai. Như Tịnh ngữ 
c, q. thượng ghi: 

+ E3itiEEREZ 

2 H lã & #| 7 Hí 

l J§ ÿV “F Hồ — tũ 

?h X ñR ƒ HL 

»Thạch thượng bính xuất trường trường 
duẫn. 

Kim nhật tương lai bác liễu tiên 

Hải để nê ngưu tràng nhất đồn 

Toản thiên diêu tử đỗ bì xuyên«. 

»iIrên đá mọc lên mụt măng đài 

Ngày nay lột vỏ nấu đi thôi 

Trâu đất biển sâu ăn một bữa, 








Dùi trời chìm Cắt phủng bụng rôi«. 


TRÀNG TỬU TẠO HÁN 3š iä 3# ;* 
Gã say sưa, gã ăn hèm. Lời quở mắng của 
Thiền sư. Minh Giác ngữ lục q. 2 ghi: »‡‡ 
Mã Hồ ‡í À\ ÍS si Bổ F1 W Z — lX li 
ìM #l lá. IHỊ H gã đã #4. — Nếu lúc ấy 
tôi vào được cửa của Hỏa thượng Quán thì 
bọn ăn hèm các ông nhằm chỗ nào mò 
bắt?‹«. 





















































TRANH ## 

Sao? Đâu? Nghi vấn từ, tương đương với 
châm (4$). Pháp Diễn ngữ lục ghi: »3 1Ì\ 
A22 Lbằ. +zit#{~x: kXXếAR 
JH lí 2S ấW. L2: Ì[ #7. 














#Á ®# 
Z: 














¬ 

















3®. Hi Jj#. + Ä 
lMl ấF Bổ AK nh ÿš. fỊ #U— ẩ # TH ‹ 
tì 4: #Ế #f Ấ€ Hữ 3Ñ Tí šW BÚ. #' EE 
{ 42 ll.. — Đã lâu Dược Sơn không 
thăng đường, Chủ sự thưa rằng: Đại 
chúng từ lâu muốn Hòa thượng chỉ dạy. 
Sơn bảo: Hãy đánh trồng lên! Đại chúng 
vừa tụ tập, Sơn liên trở về phương trượng. 
Chủ sự nói: Hòa thượng hứa thuyết pháp 
cho đại chúng nghe, vì sao chẳng nói lời 
nào? Sơn đáp: Kinh đã có Kinh sư, Luận 
đã có Luận sư, sao còn trách lão tăng?« 


SIP 















































TRANH ĐẦU # ðñ 

Sôi nổi. Huệ Nam ngữ lục ghi: » %  = 
5#. 1r{ H Bí. JH R§ 7# ##. J\ 
#£ k‹. = FT #ÑñÚ. #Øðj HH. X4 
1 lỆ ##.. IỤ 2 lễ ấ 7ˆ. 3 kh lã 
l#.. — Tam huyển tam yếu, Ngũ vị quân 
thân, Tứ chủng tạng phong, Bát phương 
châu ngọc, 30 năm trước sôi nổi giành 
mua, đều trồ cơ phong mà nay nói thái 
bình, tức là mỗi người khôi phục lại bản 
tính vậy«. 








TRANH NA... HÀ? # 3š... #1 ? 

Không thể làm gì được... sao? Tiết Động 
Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 6 ghi: »Š 
Ji EM] #4 #z 1W fHỊ ? — Không thể để danh 


suông ở đời được sao?«. 























TRANH NHÂN NGÃ # ^ & 

Tranh giành nhân ngã. Khoe khoang háo 
thắng, tranh cao thấp. Theo nhà Phật mà 
nhìn, đây là biểu hiện của tâm chấp trước, 
phân biệt trầm trọng. Chương thứ 10, Thư 
khuyên bạn hữu trong TTVGT ghi: »|f: À 
lỆ lệ. Hi St ÁN 4. — Người đời lao 
xao, tranh giành nhán ngã.« 





897 


TRANH THẦN VÃN # EE 1J 





TRANH THẦN VẤN # j§ 92 

Tranh luận, tranh cãi. Phần Dương ngữ lục 
q. trung ghi: »šŠ $R ïï ìï Ÿt Jf ÚJ. lâ 
4) Rš 2š it X4] †E. — Chốn tùng lâm 
tranh luận sôi nổi giống như bắt lấy hoa 
đốm giữa hư không.« 











TRÁNH LUẬN TĂNG ## 3 1# 
Chỉ cho vị tăng thích biện luận giành phần 
hơn, chấp trước ngôn ngữ tri giải. Tiết Ngữ 
Chi Dư, đời thứ 3 dưới Đại Giám trong 
CTTNL q. 2 ghi: »u '- ñ# ñh lí ft Ấ1 . 




















ñn 4È Ñ6 ‡È Í# , EH 4 ñ# ân lề , ®4 
#ụ Bộ TẾ! › ~ Huống hồ tranh luận tìm hơn 


thua, nói ta biết ta, chỉ được gọi là Tránh 
luận tăng, chứ không được gọi là Vô vi 
tăng«. 


TRẠO BỔNG ĐẢ NGUYỆT ‡# ‡‡ ‡r 
R 

Tức quơ gậy để đập mặt trăng, cũng như 
cách giày gãi ngứa, bất luận thế nào cũng 
không đạt được mục đích. Trong Thiền 
tông mượn từ này để chỉ cho việc dùng 
ngữ ngôn văn tự để năm bắt chân nghĩa 
Phật pháp, chỉ là luống công vô ích mà 
thôi. Bài tựa Vô Món Quan (Đại 48, 292 
trung) ghi: »{'[ Jủ X ?ï ñJ, BH 






































tí EE Ì[ H. lã # JE #E, 3 H# 
È? . — Huông là kẹt vào lời nói mà tìm sự 


lãnh ngộ thì giống như quơ gậy đập trăng, 
cách giày gãi ngửa, nào có ăn thua gi!« 


TRẠO CỬ ‡ÿ ®# 
Trong lòng bực bội chẳng yên. Cao Phong 





























Thiền yếu: »ú 3 % , 5È †-# —: † # 
l# mm Hệ HÀ. 4 h fbl#. ft £#t l ññ 
3  Ù( t 3Š 2 ĐT ÑR tl. — Này chư 





huynh đệ, hoặc mười năm hoặc hai mươi 


năm đoạn trừ vọng tưởng tham cứu chỗ 


huyền diệu mà không thấy Phật tính, luôn 
luôn bị hôn trám trạo cứ che phú.« 


TRÁP THƯỢNG MY MAO ! + # 
%, 

Còn gọi: Tích thủ my mao, tích khởi my 
mao. Lời nói mà nhà thiền quen dùng để 
khuyên người phấn khởi tỉnh thần. , nhanh 
chóng lãnh hội thiền cơ. Tiết Pháp Xương 
M4 „ Ngộ Thiền sư trong NĐHN dq. 16 ghi: 
»ãn “HỊ lŠ ñ§ HH 58 2í. lz E H6. 
ÑI ï Ji . — Kẻ linh lợi vừa nghe nêu lên 
công án liền phấn khởi tỉnh thân, nhanh 
chóng lãnh hội thiên cơ, biết được cứu 
cảnh.« 


























TRÂN TRỌNG 3 £ 

1. Bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Tiết Thiên 
Y Nghĩa Hoài Thiền sư trong NĐHN dq. 7 
ghi: » E- Z 3l fñ 4 2. ñế ñi đš Nị 























+. F + 1 ñ1⁄ ã. 7ñ ý JH ZX 
_F # #‹ — Bước vào nói Xin chào tiêu 


được muôn lượng vàng ròng, lùi ra nói 
Bảo trọng cũng tiêu được bốn món cúng 
dường của mọi người«. 

2. Cáo từ, xin từ giã. Đích Nham lục q. Ì 
ghi: »## 1 2® ?X [H]l. N 4. fữ 7 MỲÄ 
ll x: TH 4 Ƒ %? tị 2 HE. đủ 
Ñ# li !HỊ . — Một đêm, Đức Sơn vào thất 
đứng hâu. Trời về khuya, Đàm nói: Sao 
ngươi chăng lui ra? Sơn liền cáo từ, vén 
rèm bước ra«. 




















TRẤN #3 

Thường. Tiết Song Lâm Thiện Huệ Đại Sĩ 
trong NĐHN q. 2 ghi: 

†⁄ 1k †U ft IS 
Ij| THỊ lã JE 
#u 42 đi TH Bề 
ñH 5À HỆ j# IE s 























8o8 


TRẤN QUỐC THIỀN VIỆN # l 3š l% 





»Dạ dạ bảo Phật miên 

Triêu triêu hoàn cộng khởi 
Khởi tọa trấn tương tùy 

Ngữ mặc đồng cư chỉ«. 
»Đêm đêm ôm Phát ngủ 
Ngày ngày cùng Phật dậy 
Đứng ngôi thường theo nhau 
Nói nín đồng chung ở«. 


TRẤN CÂU TẮC HÁC 3# :š # # 
Đè ngòi lắp hang, ân chỉ thiền pháp có mặt 
khắp nơi. Mật Am ngữ lục ghỉ: »M⁄ ¿ › 2 
R flf . 2 4  IlƒL. ® ft — 
JH. HH li 2X #4 2b ÁÑ ẨÑls — Lại: sau 
một hồi bảng người học đại ngộ đến tột 
cùng là phương pháp sai lầm không sao 
đạt đến mục đích. Không cần đến một hồi 
bảng, thiển pháp có mặt khắp nơi mà ít có 
người biẾt.« 























TRẤN CHÂU LÂM TẾ HUỆ CHIẾU 
THIỀN SƯ NGỮ LỤC 4 3| #& z* # 
RR 1 É 3# { 

X. Lâm Tế lục. 


TRẤN ĐOAN 4# 3# (1520-1592) 

Thiền tăng đời Minh, họ Trần, tự Thủ 
Tâm, người xứ Trường Trị (nay thuộc Sơn 
Tây) Trung Quốc. Năm 12 tuổi sư xuất gia 
làm tăng, lớn lên đi tham học các nơi nỗi 
tiếng, vào núi Ngũ Đài ra mắt thiền sư Nhị 
Hồ. Vừa gặp Ngài, sư liền khế cơ, hoát 
nhiên khai ngộ và nối pháp Ngài. Lúc sư 
trở về, Liêu Phiên Vương mời thỉnh sư trụ 
trì thiền viện Tư Phúc, ân cần cúng dường. 
Chẳng bao lâu, sư cáo từ, đi đến phía đông 
cầu Lô Câu, Bắc Kinh lập vài am tranh để 
khách thập phương có chỗ nghỉ ngơi. Trấn 
Đoan tính lạnh lùng, chăng thích xu thời, 
dù bậc quyền quý đến chùa, sư cũng chăng 


khúm núm nên ít có thí chủ, chùa viện 
thanh văng. 


TRẤN MÃNG THÁP 3# 3 3š 

Nằm trên ngọn Tiểu Bạch, huyện Ngân, 
thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc. Tương truyền vào đời Đường 
ngọn núi này thường có mãng xà hại 
người, Thiền sư Tâm Cảnh ở chùa Thiên 
Đồng thí thực đời chúng đi nơi khác và xây 
tháp để trấn áp khiến chúng không trở lại 
làm hại người. Tháp hiện còn là tháp xi 
măng cốt thép được xây cất lại vào thời 
cận đại, hình lục giác, 7 tầng, cao 35,4m. 
Trong tháp có cầu thang có tay vịn bằng gỗ 
có thê đi lên tầng đỉnh. 


TRẤN QUỐC ĐÔNG THIỀN TỰ #4 
*#‡ 

Còn gọi: Trấn Quốc Đông Thiên Thiếu 
Lâm Tự. Ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc, xây vào khoảng 
niên hiệu Càn Phù (874-879) đời Đường, 
tục gọi »Thiếu Lâm Tự«. Đương thời quy 
mô rộng lớn, tăng chùa rất đông, tương 
truyền là cái nôi của Thiếu Lâm quyền 
Nam phái Trung Quốc. Người đời Minh 
ghi chép sự việc chùa Thiếu Lâm ở Tuyền 
Châu, đời Nguyên trong quyên »Lệ Sử«. 
Đầu đời Thanh chùa bị phá hủy. Trước 
năm 1966 trước chùa có tấm biển »Thiếu 
Lâm Tự«, »Thiếu Lâm Cổ Tích«, trong 
chùa có bàn thờ ghi những chữ »Sắc Tứ 
Trấn Quốc Đông Thiền Thiếu Lâm Tự«, bị 
phá hủy trong cuộc cách mạng văn hóa, di 
chỉ hiện còn một ngôi miếu nhỏ. Có rất 
nhiều truyền thuyết liên quan đến chùa 
này, nồi tiếng trong giới võ thuật. 


TRẤN QUỐC THIỀN VIỆN 4 BỊ z 


8oo 


TRẤN QUỐC THIỀN VIỆN ## l 3# l% 





%< 

Khoảng niên hiệu Trường Hưng (930-933) 
đời Hậu Đường, Ngô Việt Vương đem 
viện Kính Sơn đổi thành »Trấắn Quốc 
Thiền Viện« rồi cung thỉnh Thiền sư Toàn 
Tế trụ trì. 


TRẤN QUỐC TỰ # BỊ ‡ 

Chùa năm trên hòn đảo Cá Vàng ở giữa Hồ 
Tây, Hà Nội, Việt Nam. Đây là nền cũ của 
cung Thúy Hoa đời Lý và điện Hàm 
Nguyên đời Trần. Đến đời Lê Hy Tông 
(1580-1705) đổi gọi là chùa Trấn Quốc. 
Năm 1842 vua Thiệu Trị tới thăm chùa đổi 
tên là Trấn Bắc nhưng nhân dân vẫn quen 
gọi là Trấn Quốc. Khoảng thế kỷ XV, do 
đắp đê Cổ Ngư nên mới có đường nối đê 
với đảo Cá Vàng. Chùa có kiến trúc độc 
đáo: Phía trước là nhà bái đường rồi đến 
nhà Tam Bảo, phía sau mới là 2 dãy hành 
lang thập điện và gác chuông. Trong chùa 
có một số tượng đẹp, nhất là pho tượng 
Thích-ca nhập Niết-bàn bằng gỗ thếp vàng. 
Chùa cũng có nhiều bia, cô nhất là tắm bia 
dựng năm 1639 do Trạng Nguyên Nguyễn 
Xuân Chinh soạn, nội dung ghi lại lịch sử 
xây dựng chùa. 


TRẤN THƯỜNG 43 š 
Lâu dài, còn mãi. Tiết Thọ Ninh Đạo Hoàn 










































































Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: »tí À lẳ 
WẦ.H.‹ ^^ ÀA.*wW%H. HH ñ? 
#. tổ 3 À lä HỊ. — Người xưa tháy 





trăng này, người nay thấy trăng này. 
Trăng này thường còn mãi, mà người xưa 
người nay lại khác biệt«. 


TRẤN TRƯỜNG 43 £ 
Lâu đài, vĩnh hằng, còn mãi. Jớw Môn 
quảng lục, q. trung ghi: »[ #2 {H ïÄ ft. 





=2 
HHH 
IX © 


— 7 # E — Trăm xác đêu tan rã, 
một vật mãi còn linh«. 


TRẦN # 

1. Sự vật và vọng niệm hư huyễn chăng 
thật, hay làm nhiễm ô chân tính. Tiết Huệ 
Lâm Tông Bản Thiền sư trong NĐHN dq. 
16 ghi: »h ## †È LH: lä fl & R , 
{E lš +: 3 lãi #l 3E đấ J& ll HỆ? — Sư 
giơ cây gậy lên nói: Cái này là trần, còn 
cái gì thuyết đạo lý chuyển pháp luân?« 

2. Đối tượng của giác quan hay đối tượng 
của tâm. Chăng hạn như: sắc trần, hương 
trần... Còn gọi là trần cảnh. 














TRẤN DẦN KHẠC l* 3% 1# (1890- 
1969) 

Học giả Phật giáo hiện đại, người xứ Tu 
Thủy, Giang Tây, Trung Quốc. Năm 1902, 
ông đến Nhật Bản lưu học. Năm 1910 đến 
1924 ông học hỏi và nghiên cứu tại các Đại 
học: Berlin (Đức), Zurich (Thụy S1), Paris 
(Pháp), Harvard (Hoa Kỳ), tính thông các 
thứ tiếng: Phạn, Đột Quyết, Tây Hạ. Sau 
khi về nước, ông lần lượt nhậm chức Giáo 
sư tại các trường Đại học: Thanh Hoa, Tây 
Nam Liên Đại, Hong Kong, Quảng Tây, 
Yên Kinh, Trung Sơn và viện Nghiên cứu 
Quốc học Thanh Hoa. Đối với văn thư Đôn 
Hoàng, ông tiến hành so sánh nghiên cứu 
các kinh điển Phật giáo bằng nhiều loại 
văn tự. Ông luôn có sự lý giải mới mẻ về 
phương diện Phật giáo ảnh hưởng đến thể 
tài trước tác văn sử Trung Quốc, Phật giáo 
Phạn Bối ảnh hưởng đến Thanh Vận học 
Trung Quốc. Tác phâm: Phân tích kệ 
truyền pháp của Lục Tổ Thiên tông. 


TRẦN HUỆ KIẾM !# ‡š 4| (1925 -?) 
Học giả Phật giáo hiện đại, vốn có tên Trần 


900 


TRẦN NHÂN TÔNG lJ# {- 3 (1258-1308) 





Nhuệ, tự Kiếm Huệ, sau đổi thành Huệ 
Kiếm. Ông dạy học ở các trường trung học 
chuyên khoa. Năm 1949 quy y Phật giáo, 
siêng năng trứ thuật, hết lòng hoằng pháp. 
Tác phâm: Hoằng Nhất Đại sư truyện, Hàn 
Sơn Tử nghiên cứu, Nhập thanh tự thiển 
luận, Đương đại Phật môn nhân vật. Ông 
còn xuất bản: Tĩnh tọa Tam-muội tập, Hư 
Vân Hòa thượng niên phô. 


TRẤN KIỆN DÂN !$ #‡ E, (1906- 
1987) 

Học giả Phật giáo hiện đại, người huyện 
Du, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 1929 
ông quy y với đại sư Thái Hư, nghiên cứu 
tu tập các kinh Tịnh độ và Tạng Mật của 
các phái Mật Tông như Hồng giáo, Bạch 
giáo, Hoàng giáo... Ông lại được Nặc-na- 
hô-đồ-khắc-đồ truyền cho mật pháp vô 
thượng và được hầu Phật gia bế quan ở 
chùa Hoàng Long. Từ năm 1935 ông dạy 
học ở viện Giáo Lý Hán Tạng, Thế Giới 
Phật Học Uyền tại Trùng Khánh. Sau khi 
kháng chiến thắng lợi, ông ấn cư tại Ngũ 
Hòe Mao Bồng, nước Cát Lâm (Kirin) 
thuộc Ấn Độ, bế quan hơn 10 năm. Bởi 
ông thường ở núi non, rừng rậm hơn 30 
năm nên có hiệu là »Hoa Nham Xử Sĩ«. 
Ông song tu Thiền Mật, còn đối với nghi 
quỷ Du-già vô thượng của Mật Tông thì tu 
trì không biếng trễ. Năm 1974 ông đi Hoa 
Kỳ hoằng pháp, định cư tại Cali, còn đến 
Canada, Philippine, Hong Kong hoằng 
pháp. Năm 1987, ông mất tại San 
Francisco (Hoa Kỳ). Tác phẩm: Ông có 
hơn 20 đầu sách bằng Anh văn và Trung 
văn như: Thiên Hải Đăng Tháp, Tịnh Độ 
Tông Ngũ Kinh Hội Thông, Mật Tông 
Quản Đảnh Luận ... 


TRẦN KIẾP /š #› 

Vô số kiếp, cường điệu thời gian rất lâu. 
Kiếp: Đơn vị thời gian rất lớn. Phạm Kỳ 
ngữ lục q. 7 ghi: »Ä 1l Z4 Ỳ} v #X JÀ }U 
lv. “út ẤẤ EE J). ẤX Œ fP fẦ‹ - 
Giống như nấu cát, muốn thành thức ăn 
ngon, dù trải qua vô số kiếp, rốt cuộc 
không thể được.« 











TRẦN LAO /# # 

Sự vật, hành vi và vọng niệm hư huyễn 
làm nhiễm ô chân tính, nhiễu loạn thân 
tâm. Tiết Tham Chính Tiền Đoan Lễ Cư Sĩ 
trong NĐHN q20 ghi: »Eš ZZ 2| #4. —- 
H‡ li đi.. — Trần lao ngoại duyên đồng 
thời quét sạch«. 





TRẦN LỤY /#& # 

Còn gọi: Trần lao. Tiết Ngữ Chi Dư, đời 
thứ 3 dưới Đại Giám ghi: »$t 3 đl #ll fï 
—Tt——-w®*.Ww#ẽ#*#E5.- 
Chỉ dạy cho Văn Đô gồm có 21 loại 
KHÔNG, để quét sạch trần lụy chúng 
sinh«. 

















TRẦN MÔNG #È # 

Chỉ cho sự ngu tối do trần tục. 7ào Sơn 
ngữ lục ghi:»Ä lä]: rỉ Ñ EÌ: ÄÑ Ä đã 
f. 3% # # RE 5%. lã ñ 1H #W? 
Có người hỏi Sự: Người xưa nói: Mọi 
người đêu có, riêng đệ tử còn ngu tối do 
trần tục, thì có hay không?« 


















































TRẦN NHÂN TÔNG ï* 4- #% (1258- 
1308) 

Sơ tổ phái thiền Trúc Lâm, vị vua anh 
hùng vào đời Trần của Việt Nam, tên 
Khâm, con trưởng của vua Trần Thánh 
Tông và Nguyên Thánh Hoàng thái hậu. 
Ngài tuy ở địa vị sang cả mà tâm hâm mộ 


901 


TRẦN PHÂN #8 ?ï 





Thiên tông từ thuở nhỏ. Năm 16 tuổi được 
lập làm Hoàng thái tử, ngài cố từ để 
nhường lại cho em, mà vua cha không 
chịu. Vua cưới trưởng nữ của Nguyên Từ 
Quốc mẫu cho ngài tức là Khâm Từ Thái 
Hậu sau này. Sông trong cảnh vui hòa hạnh 
phúc ấy mà tâm ngài vẫn thích đi tu. Một 
hôm vào lúc nửa đêm, ngài trèo thành trốn 
đi, nhưng đến chùa tháp ở núi Đông Cứu 
thì vua cha sai các quan tìm thấy, ngài bất 
đắc dĩ phải trở về. Năm 21 tuổi, ngài lên 
ngôi Hoàng để _q279). Tuy ở địa cửu 
trùng, mà ngài vẫn có thu xếp thời gian để 
tu tập, ngài hay đến chùa Tư Phúc trong 
đại nội mỗi ngày. Con người ngài rất thông 
minh hiếu học, đọc hết các sách vở, suốt 
thông nội điển (kinh) và ngoại điển (sách 
đời). Những khi nhàn rỗi, ngài mời các 
thiền khách bàn giải về tâm tông, học thiền 
với Thượng sĩ Tuệ Trung, thâm đắc đến 
chồ thiền tủy. Đối với Thượng sĩ, ngài kính 
lễ làm thầy. Khi giặc Nguyên-Mông sang 
quấy rồi, ngài phải xếp việc kinh kệ để lo 
giữ gìn xã tắc. Nhờ tình đoàn kết quân dân, 
ngài đã hai lần đuổi được quân Nguyên, 
giữ gìn trọn vẹn đất nước. Năm Quý Ty 
(1293), ngài nhường ngôi lại cho con là 
Trần Anh Tông, lên làm Thái thượng 
hoàng. Trên cương vị này, ngài cô vấn chỉ 
dạy cho con được 6 năm, rồi chuẩn bị xuất 
gia. Đến tháng 10 năm Kỷ Hợi (1299), 
ngài xuất gia vào tu ở núi Yên Tử. Ở đây, 
ngài chuyên cần tu hạnh Đầu-đà lấy hiệu là 
Hương Vân Đại-đầu-đà. Sau đó, ngài lập 
chùa, cất tịnh xá, khai giảng để tiếp độ 
chúng tăng, lập giảng đường ở chùa Phổ 
Minh, phủ Thiên Trường để giảng dạy, lập 
am Tri Kiến ở trại Bố Chính... Đến năm 
Giáp Thìn (1304), ngài dạo khắp nơi 
khuyên dân dẹp bỏ những miếu thờ thần 


không chính đáng và dạy họ tu hành thập 
thiện. Vào mùa đông năm ấy, vua Anh 
Tông dâng biểu thỉnh ngài về đại nội để 
truyền giới Bồ Tát tại gia. Sau đó, ngài 
chống gậy đến chùa Sùng Nghiêm ở núi 
Linh Sơn để truyền bá Thiền tông. Với 
phái thiền Trúc Lâm mà ngài đứng đầu, 
thiền học Phật giáo Việt Nam đời Trần đã 
phát triển rực rỡ và thể hiện được đầy đủ 
trí tuệ Việt Nam. Về phương diện thi ca, 
cây sáo thơ Trần Nhân Tông để lại một 
tiếng ngân trong đến thắm sâu. 
Tác phẩm: 

Thiên Lâm Thiết Chủy ngữ lục. 

Đại Hương Hải Ấn Thỉ tập. 

Tăng-già Toải Sự. 

Thạch Thất Mị Ngữ. 
Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


TRẦN PHÂN ÿ# ấ. 

Thói rối ren ồn ào của trần tục. Tiết »Tục 
Nghệ Ngôn« trong NHQL dq. 30 ghi: »Í#? 
2% #  ⁄!!. M1 4.  — ĐJ 
EB ñ( Mi lí 5H Ấñ. ÿú H ft b# {Ù Ÿ'? 

— Thiển tăng gởi dấu vết trong thể giới, 
thân ở ngoài vật. Đối với tắt cả thói rồi ren 
ôn náo của trần tục còn nên khước từ, 
hung là có thể tham bồng lộc địa vị.« 

















TRẦN THÁI TÔNG !š &% # (1218- 
1277) 

Vị vua thứ nhất của nhà Trần và là một vị 
thiền tăng Việt Nam, tên là Cảnh, quê ở 
hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường (nay là 
xã Tức Mặc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam 
Ninh), miền Bắc Việt Nam. Trần Cảnh là 
con thứ của Trần Thừa, một người nhiều 
mưu lược, dưới triều Lý từng giữ chức Nội 
thị khán thủ (đứng đầu các quan hầu cận 


902 


TRỆ XÁC MÊ PHONG ÿ 7# 3 #] 





vua Lý trong cung). Nhờ có Trần Thủ Độ 
là chú họ khi ấy làm Điện tiền chỉ huy sứ, 
Trần Cảnh thường xuyên được ra vào 
cung, sau lấy Lý Chiêu Hoàng. Năm 1226, 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần 
Cảnh và vương triều Trần được thành lập 
từ đấy. Lên làm vua, Trần Cảnh đổi niên 
hiệu là Kiến Trung; năm 1232, đồi là Thiên 
Ứng Chính Bình; năm 1251 lại đổi là 
Nguyên Phong và niên hiệu Nguyên Phong 
đã đi vào lịch sử như cái mốc lớn ghi chiến 
công đầu tiên trong cuộc kháng chiến 
chống Nguyên Mông hồi thế kỷ XIII mà 
trong thơ của Trần Nhân Tông ca ngợi: 
»Bạch đầu quân sĩ tại 

Vãng vãng thuyết Nguyên Phong«. 

»Lính bạc đầu còn đó 

Vấn kề chuyện Nguyên Phong«. 

Ngày 17-1-1258 (niên hiệu Nguyên Phong 
thứ 7) quân Nguyên tràn tới cánh đồng 
Bình Lệ (phía nam Bạch Hạc), Trần Thái 
Tông chỉ huy cuộc chiến đấu chống giặc. 
Ngày 29-1-1258, Trần Thái Tông cùng thái 
tử Hoảng (sau là vua Trần Thánh Tông) đã 
phá tan quân Nguyên ở Đông Bộ Đầu, giải 
phóng Thăng Long, kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 
nhất. Trần Thái Tông đã trở thành vị vua 
anh hùng cứu nước. Nhưng tên tuổi Trần 
Thái Tông được sử sách lưu truyền còn vì 
ngài là một nhà thiền học, một triết gia có 
những tư tưởng sâu sắc, độc đáo và một 
tính cách khá lạ lùng, tác giả sách Khóa 
Hư lục, một tác phâm cô nhất, quan trọng 
nhất về phương diện thiền học của đời 
Trần. Trong Khóa Hự lục có bài Tựa Thiền 
tông Chỉ Nam của ngài viết, kế lại sự việc 
năm 1236 đang đêm ngài bỏ cung điện vào 
núi Yên Tử, định ở đó tu hành, nhưng Trần 
Thủ Độ đến nơi, cương quyết mời ngài trở 


lại ngôi vua, và câu chuyện này gắn liền 
với tiêu sử đời ngài, với đặc điểm của Phật 
Giáo Việt Nam đời Trần. Ngài quả là bó 
đuốc của Thiền học Việt Nam, gương mặt 
văn hóa đẹp và lạ đến khác thường trong 
lịch sử Việt Nam. 
Tác phẩm: 

Khóa Hư lục 

Thiên tông Chỉ Nam 

Kim Cang Tam Muội Kinh Chủ giải. 

Thi tập. 
Theo: VHVNTHI989-1995, Thiền sự Việt 
Nam của HT. Thanh Từ. 


TRẦN TÔN TÚC NGỮ LỤC !* #$ 2 
X. Mục Châu Đạo Minh Thiển sư ngữ lục. 


TRẦN TRẦN # /# 

Khắp nơi, đâu đâu cũng... Tiết Bạch 
Dương Pháp Thuận Thiền sư trong NĐHN 
q. 20 ghi: »ƒb 3š HE; Hỹ Bí H ., Ki lấ RE 
JR fff Mù. — Phật pháp luôn luôn hiện 
tiễn, phiên não đâu đâu cũng giải thoát.« 
Minh Chân Tụng trong PKNL q. 18 ghi: 
»ÍE fE }š #4 “| >4. Rề Eš 3W š 3E li. 
— Chốn chốn gặp duyên đều lợi ích, đâu 
đâu cũng cứu độ chúng sinh mề.« 























TRẦN TRẦN SÁT SÁT / /š #J 3 

Tất cả đất đai, vô số cõi nước. Huệ Nam 
ngữ lục ghi: »‡ĩ ïã !H bú f3. 1È H £: 
li. đä } 2 IH Z*. Ƒ K ÄIJ ÄJ. 7š 
7X Bề tÍ. E? R {È Jã . — Nếu thấy được 
chỗ này thì chẳng những được trụ trì mà 
đối với mười phương thế giới, vô số cối 
nước, cung ma hang cọp đễu là chỗ ở.« 














TRỆ XÁC MÊ PHONG 3? # 4 ‡† 
S¡ mê ngu độn. NĐHN q. 11 ghi: »ã¿ Tử 





903 


TRI DỤC #¡ 38 











——— 2~ 2 ¬ xỳ 8 ›M¿ + 

tí HÚ lỗ ƒW..v ẤM À lñ 7 ÈẾ #J. — 
cho trước lời nói mà lãnh hội được cũng là 
sỉ mê ngu độn«. 





TRI DỤC #z X⁄- 

Còn gọi: Dục £y, Dục chú. Người trông coI 
nhà tắm, dụng cụ để tắm rửa, củi than dùng 
nấu nước, là I trong 6 vị Đầu thủ của ban 
Tây. Điều Tri Dục trong Sắc Tu Bách 








Trượng Thanh Quy q. 4 (Đại 48, 1131 
trung) ghi: »J\ 3È ° b8. 7ï ñí HH bÄ Y8 





















































JESErL. tác sài ) 88 H8 l jt 
IHv HH #b #E. BÚ ấHi. C. - 
„ )WW = F. l3 j A E đ 2b 
7x lì TY Tổ FE. ẨM HH 5% WÑ s— Lúc 


khai dục, trước trai đường cần treo bảng 
báo trước (...) Trì dục sửa soạn nhà tắm, 
treo khăn tay, chậu rửa mặt, giày dép, vải 
bó chân (...) Đánh 3 tiếng trồng, đồ một ít 
nước nóng vào thùng tắm thánh, đốt nhang 
lễ lạy tưởng niệm mời các bậc thánh tắm«. 


TRI ĐIỆN #z # 

Còn gọi: Điện chủ, Điện ty, Hương đăng. 
Người trông coi hương hoa, đèn đuốc và 
quét tước ở điện Phật, là 1 trong 6 vị Đầu 
thủ của ban Tây. Điều Tri Điện trong Sắc 
Tu Bách Trượng Thanh Quy q. 4 (Đại 48, 
1131 hạ) ghi: »3#£ ñZ Já 3í ƒ#? Jố . I lữ 
Đb ĐÁ FE J2. lí lR JLTV: . . . JH 
Zƒ H PH MXƑ]. Đ ff ft Z Hể li. - 
Trì điện trông nom nhang đèn, lau chủi bụi 
bặm trong các điện đường mỗi ngày bàn 
ghế sạch sẽ trang nghiêm (...). Bốn ngày 
trai (mông 1, 14, 15, 30) mở cửa các điện 
đường để khách thập phương đến chiêm 
lê«. 









































TRI HUYỄN #z #7 
Thiên tăng đời Minh, họ Tưởng, người đời 


gọi là »Phi Bát Thiền sư«. Năm 30 tuổi, sư 
xuất gia ở chùa Linh Cốc, Nam Kinh. Sau 
khi thụ giới cụ túc, sư đi thamvấn khắp 
nơi, thề rằng: »Ði chuyến này nếu chẳng 
đạp được nẻo Tào Khê (Ngộ), chăng dám 
xoay đầu thấy quê cũ«. Sau khi ngộ, sư 
được Vua ban cho y hồng và khai pháp cho 
giới đàn. Trên đỉnh trán của sư gồ cao lên, 
Vua nhìn thấy cho là điều lạ, gọi đùa là 
»Phụng Đầu Tổ Sư«, còn Tri Huyễn thì 
nói: »Giống như tai con ngỗng, đâu dám 
cho mình là phụng?« Đế càng cảm mến 
đức khiêm tốn của Sư, lại ban cho sư hiệu 
»Vạn Thọ«, tên tuổi được trọng vọng một 
thời. 




















TRI HỮU +z 3 

Biết, biết rõ. Phương Hội ngữ lục ghi: » E- 
đê: — #ể lf j. UH iị BE ïŸ. ] đã 
ì\Rñf. &© À MfñU. Hi: RE ä 
ƒM — ñJ †E lề ?E ll? - Sư thượng 


đường: Ba tháng mùa xuân sắp hếi, bồn 
biển lớn trong, gió yên sóng lặng, người ấy 
biết rõ. Thử hỏi một câu lấy dài làm ngắn 
làm sao nói?« 


TRI KHÁCH #z 3 

Còn gọi: Điển khách, Điển tân. Vị tăng 
phụ trách việc đối ngoại, giao tế, nghênh 
tiếp và tiễn đưa khách đến thiền viện. Đây 
là 1 trong 6 vị Đầu thủ của ban Tây. Lm 
TẾ ngữ lục ghi: »Ñ 3  #š lu đt 2 3š 
tHị › T6 d fS fï fE 
lñ]: 3l fññỦ R Đ 5 JK¿ JẾ fñ Ác đi ñữ 
JlR. HỊ ff 2. — S% mang thư của 
Hoàng Bá đến Quy Sơn. Lúc ấy, Ngưỡng 
Sơn đang làm Tri khách tiếp nhận thư, liên 
hỏi: Cái này là của Hoàng Bá, còn cải nào 
là của người đưa thư đây? Sư liễn bạt tai«. 
























































904 


TRI SỰ ⁄I # 





TRI KHỐ #2 # 
Còn gọi: Khó đầu. Vị tăng trông coi kho 
lẫm trong thiền viện. Giữ chức vụ này phải 
là người thanh liêm, cần trọng và có năng 
lực kế toán. Đây là 1 trong 6 vị Đầu thủ 
của ban Tây. Điều Phó Tự trong Sắc 7w 
Bách Trượng Thanh Quy q. 4 (Đại 48, 
1132 trung) ghi: »J Đï : b. rên, Xn IẾP 


























ý {È ® Z\ ?Š Hì X Z§ „ Bế H E 
TT. T41 A3 
3# TE. 2 % AE TẾ 8 7#: - Kiõ 





đâu (...) bồng coi việc xuất nhập tiên bạc, 
lúa thóc, vải vóc. Tùy thời lên lịch quản lÿ 
việc chỉ thu, khiến người giúp việc cho 
mình mỗi ngày xuất nhập bao nhiêu rồi ghỉ 
số trình lên vị Trụ trì«. 


TRI KHÔNG #z # 
Hiệu của Thiền tăng Học Uấn, sống vào 
đời Thanh. X. Học Uấn. 


TRI KIẾN #2 ñ, 

1. Chỉ sự cảm ngộ thể nghiệm có được, do 
dùng trí huệ pháp nhãn để quan sát chân 
tướng của sự vật, nên còn gọi là Phật tri 
kiến, Giác tri kiến. Đàn Kinh bản Đôn 


Hoàng ghi: »:b lữ {J 4? b8 fÈ ÃI bử 




































































ƒb 5Á 1 5t 1H. 2} là ĐH Ƒ]: DỊ # Xi 
đả v 2TR BE NI BH, 35 5 ÑH lv À ñế 

















ÑI hl.. — Tâm khai mở vật gì? Khai mở 
Phật tri kiến. Phật cũng như là giác, chia 
làm bốn loại: Khai giác tri kiến, Thị giác 
trì kiến, Ngộ giác trì kiến, Nhập giác tri 
kiển.« 

2. Những tri thức, kiến giải trở thành 
chướng ngại của sự ngộ thiền. Đây là 
chúng sinh tri kiến, cũng gọi là Điên đảo 
tri kiến. Đàn Kinh bản Đôn Hoàng ghi: 
»IE Á 4b 26. ñã X 36 ãã. HH 
ÑI hủ. — Người đời tâm thiên lệch, ngu 




















mê làm ác, tự khai mở chúng sinh trì kiên. « 


TRI MẶC #z # 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thúy Nham Linh Tham. Khi ra hoằng 
pháp, sư ở viện Phật Áo tại Vân Sơn thuộc 
Ôn Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang). 

Có một vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong 
của Phật Áo? Sư đáp: 

Tiển khách không rời xa ba bước. 

Mời người chỉ ở trước thảo đường. 


TRI NGHIỄM #s 4# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Đăng 
Châu (nay là huyện Bồng Thái, tỉnh Sơn 
Đông) Trung Quốc. Sư từng đến viện Cốc 
Ấn ở Tương Châu (nay là huyện Tương 
Phàn, tỉnh Hồ Bắc) tham vấn thiền sư Trí 
Tĩnh, nối pháp ngài, kế vị Trụ trì, thuộc 
tông Tào Động. 

Có một vị tăng hỏi: Thầy xướng gia khúc 
người nào, nối tông phong ai? Sư đáp: 
Mây trắng phía Nam, lọng che phía Bắc. 


TRI QUY #z #£ 

Trở về nguồn tâm, kiến tính. Tiết Dục 
Vương Đức Quang Thiền sư trong NĐHN 
q. 12 ghi: »iấi ÿ{ — 3Ế JÑ Bế. ^^ đã ïï 
F ẤM BỦ. — Lâm Tế ba phen bị đánh 
bằng gậy đau điểng, ngay nơi lời nói của 

Đại Ngu liên kiến tính«. 




















TRI SỰ #z $# 
Còn gọi: Doanh sự, Thụ sự, Nhậm sự, Tri 
viện sự. Chức vụ trông coi tạp sự cùng điều 
động nhân sự làm việc trong thiền viện. 
Ban lãnh đạo thiền viện gồm có 2 ban: 

Ban Tây: gồm có 6 vị Đầu thủ. 

Ban Đông: gồm có 6 vị Tri sự. Đó là 
Đô tự, Giám tự, Phó tự, Duy-na, Điền tọa, 


905 


TRI TẠNG #ïi #Ä 














Trực tuế. Tổng Môn Võ Khó ghi: » f8 Xã 
li RE) ï {r7 lÑ t. 4 ?š ñZ. 4 #š ÃI 
ØR í ÑU H. 8ã #l. fIH Sf Ñ fl 2È: — 
Thiên sư Vô Đức uống rượu, ăn thịt, đốt 
tiền giấy xong, ra lệnh nhóm các vị Tri sự, 
Đầu thủ lại để dọn đẹp đồ ăn còn thừa trên 
bàn. Các vị Tri sự đều từ chối lời của sư 
sai bảo«. 







































































TRI TẠNG #z 3š 

Còn gọi: Tạng chủ, Tạng ty. VỊ tăng trông 
coi hết thảy kinh luận sách vở cất trong thư 
viện của chùa. Đây là 1 trong 6 vị Đầu thủ 
của ban Tây trong các tự viện Thiên tông. 
Thiên Lâm Bảo Huấn q. 3 (Đại 48, 1036) 
































thượng) ghi: »5ƒ 32 F]: mã # ft 
Ji. Mí 2 BỊ R FÍ k. — H lá Ñ H 
ñu s EH  IỦMỊ lã MÃ }: ‹ - Tuyết Đường 





nói: Khi ngài Cao Am trụ trì chùa Vân Cư 
thì có: Phổ Vân Viên làm Thủ tọa, Nhất 
Tài Tăng làm Thư ký, Bạch Dương Thuận 
làm Tạng chú«. 


TRI THÁNH ĐẠI SƯ #z # % 
Hiệu của Thiền tăng Như Mẫn sống vào 
đời Ngũ Đại, do chúa Nam Hán ban cho. 


TRI THỨC # 3+ 

Từ để gọi các bậc thiền sư. Lâm Tế ngữ lục 
ghi: »H ?# ñÙ # ñl ñằ. 3# H ?ấ 3 
#6. 3% Kê HJ l§.:  Â& # đl. — Nếu 
muốn tìm câu thưa hỏi bậc Trì thức, chớ 
nên lần lựa ham vui qua ngày, thì giờ đáng 
tiếc, niệm niệm vô thường«. 
































TRI VIÊN #z ñl 

Còn gọi: Viên đầu. Vị tăng trông coi việc 
canh tác, vun bồi vườn rau của thiền viện. 
Điều Tình Nguyện Nhậm Chức Hành Đơn 
trong Tham Thiển Phổ Thuyết ghỉ: »ŸŠ 1Ì\ 








lít 3Š 08. 3í % lU 8kØR. Bấm ÙY lú lã| 
ĐH. — Quy Sơn làm Thái đâu (rửa cải), 
Tuyết Phong làm Phạn đầu (nấu cơm), 
Lâm TẾ làm Viên đâu«. 


TRI VIỄN #ø È 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư đến chùa Hộ 
Quốc ở Tùy Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc) 
để tham vấn Thiền sư Thủ Trừng, nối pháp 
ngài, và kế vị Trụ trì thuộc tông Tào Động. 
Có vị tăng hỏi: Khi Càn Khôn thôi dừng ý, 
vũ trụ chăng lưu tâm thì thế nào? Sư đáp: 
Đều là nhờ chiến tranh mà thu thập được, 
nhưng do ca vũ mà đẹp trừ điều tốt lành. 
Thự hiệu: Diễn Hóa Đại Sư. 


TRÍ AN %# + 

Thiền tăng đời Minh, họ Thâm, hiệu Lại 
Vân, người xứ Gia Hưng (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Sư nương Thiền 
sư Thiên Chân ở chùa Tịnh Diệu tại Hải 
Ninh (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) phát 
minh yếu chỉ giáo ngoại biệt truyền. Từ 
đây, sư ân mình giấu tên để bảo nhậm. Sau 
đó, sư vâng lời dạy của thiền sư Trúc 
Trượng ra hoằng pháp, trụ chùa Bạch Liên. 
Về già, sư trở về chùa Tịnh Diệu rồi tịch. 
Tác phâm: Nam Cực Ngữ Yếu. 


TRÍ BẢO # # (-1190) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông đời thứ 10, nối pháp Thiền sư Đạo 
Huệ. Sư họ Nguyễn, quê ở Ô Diên, Vĩnh 
Khương (thuộc huyện Hoài Đức, tỉnh Hà 
Tây ngày nay), miền Bắc Việt Nam, là cậu 
ruột của Tô Hiến Thành (một đại công thần 
ở đời Lý Anh Tông). Sư xuất gia vào tu ở 
chùa Thanh Tước trên núi Du Hý, làng Cát 
Lợi, đất Thường Lạc. Thường ngày mặc áo 
vá, ăn cơm hấm, cả mười năm không đổi 


906 


TRÍ CẬP #? ⁄ (1311-1378) 





chiếc áo, đến ba ngày chăng thối lửa nấu 

cơm, tay chân chai cóp, thân thể khô khan. 

Thấy có người nghèo hèn đến thì khoanh 

tay đứng nép một bên, gặp bậc sa-môn thì 

quỳ gối lễ bái. Sư chuyên tu như vậy 6 

năm mới xuống núi. Xuống nÚI, Sư chuyên 

tu phúc như: sửa đường, bắc cầu, cất chùa, 

xây tháp... Một hôm, chợt gặp một vị tăng 

hỏi sư về thiền lý. Sư mờ mịt nên quyết đi 

tìm Thầy học đạo. Nghe Thiền sư Đạo Huệ 

giáo hóa ở Tiên Du, sư liền đến đó tham 

vấn. Cơ ngữ qua lại, sư liền lãnh ngộ, được 

ngài ấn chứng. Từ đây, sư nói ngang nói 

dọc như chọi đá nháng lửa. Sư có bài kệ 

dạy người: 

? ð lf MỊ ÃiI IE 

]* {bù 3á 3E 4 3# ñX 

tí để 4 BH JR 4© Hồ 
2 “8 4b 3) fñ #I + k 

%  H # 77 MB 

lị {t[ {tb % #6 Â ?X 

J Di 

2¿ #8 # h #u 1 HH 

»Bồ Tát tư tài tri chỉ túc, 

Ư tha từ bi bất dâm dục. 

Thảo diệp bất dữ ngã bắt thủ, 

Bắt tưởng tha vật đức như ngọc. 

Bồ Tát tự thê phương tri túc, 

Như hà tha thê khởi tham dục? 

Ư tha thê, thiếp, tha sở hộ, 

An nhẫn tự tâm khởi tâm khúc«. 

»Của dùng Bỏ Tát biết vừa đủ, 

Đối người thương xót chăng lấn tham. 

Vật mọn không cho ta chẳng lấy, 

Chẳng quản của người đức ngọc lành. 

Bồ Tát vợ nhà còn biết đủ, 

Tại sao vợ người lại khởi tham 

Thê thiếp của người người bảo hộ, 

Đâu nỡ lòng mình khởi vạy tà«. 

Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 

















Từ. 


TRÍ BỈNH %# Ä (1078-1158) 

Thiền tăng đời Tống, họ Lý, người Vĩnh 
Khang (Sùng Khánh, Tứ Xuyên) Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Huệ Cần, 
thuộc tông Lâm Tế đời thứ 12, phái Dương 
Kỳ đời thứ 5. Người đời gọi sư là Thiết 
diện Bỉnh vì sư nghiêm trang, không cười 
nói tùy tiện. 


TRÍ CẨN #4 3 (915-990) 

Thiền tăng đời Tống, họ Cần, người xứ 
Bắc Địa, nối pháp Quốc sư Đức Thiều ở 
núi Thiên Thai, thuộc tông Pháp Nhãn. Sư 
trụ Tử Ngưng Phổ Văn Tự Tại Thai Châu 
(nay là huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang). 
Sư có bài kệ dạy chúng rằng: 
^+#£ 1 † 1i. lã E RÃ + 

tị 3ƒ ¿ HR Hỗ , ÄÃ ï# #3 HE 

»Năm nay năm mươi lăm (55) 

Chân chưa đạp tắc đất 

Núi sông là con mắt 

Biển lớn là bụng ta«. 

Niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ 4 
(979), có chiếu chỉ bắt buộc chư tăng phải 
thi Kinh nghiệp. Các bậc Lão túc trong các 
chùa đều viết pháp danh, trừ một mình sư. 
Viên Thông phán là Lý Hiến hỏi: Thế Tôn 
có biết viết hay không? Sư đáp: Thiên hạ 
đều biết. Niên hiệu Thuần Hóa thứ 1 (990) 
sư ngồi an nhiên thị tịch. 


TRÍ CẬP # Z (1311-1378) 

Thiền tăng cuối đời Nguyên đầu đời Minh, 
họ Cố, tự Dĩ Trung, hiệu Tây Lộc, Ngu 
Am, người huyện Ngô (Tô Châu) Trung 
Quốc. Thuở nhỏ vào chùa Hải Vân núi 
Khung Lung nơi bản ấp làm đồng tử, thông 
tuệ dĩnh ngộ, sách Phật lẫn sách Nho đều 


907 


TRÍ CÔNG #' 7) 





thông hiểu. Lớn lên, sư đến chùa Đại Long 
Tường ở Nam Kinh tham kiến Thiền sư 
Tiếu Ấn, Tiếu Ân vừa thấy liền coi trọng 
sư. Lại trở về chùa Hải Vân khổ công tham 
thiền, một hôm thấy lá vàng rơi trước đình, 
sư hoát nhiên có tỉnh. Đời Nguyên niên 
hiệu Chí Thánh thứ 2 (1342) trụ trì chùa 
Long Giáo, ở Xương Quốc (Định Hải, 
Chiết Giang). Năm thứ 5 (1345) sư sang 
trụ chùa Phổ Từ. Năm thứ 18 (1358) trụ trì 
chùa Tịnh Từ. Hàng Châu. Năm thứ 2I, 
(1361) trụ trì Kính Sơn. Vua Nguyên 
Thuận Đế ban hiệu »Minh Biện Chính 
Tông Quảng Huệ Thiền sư«. Đời Minh, 
niên hiệu Hồng Vũ thứ 6 (1373) Vua ra 
chiếu chỉ tập họp mười vị cao tăng nơi 
chùa Đại Thiên Giới ở Nam Kinh, sư giữ 
chức thủ lãnh. Năm thứ 8 (1375) trở về 
chùa Hải Vân. Tác phâm: Từ Hội ngữ lục. 


TRÍ CÔNG Ä# 

Dụng công, hạ thủ công phu. Tiết Vân 
Nham Hòa thượng trong TĐT q. 5 ghi: »J]J 
Hã 2ð — 3š HỊ ñị Đ LE H\ #Ÿ. ñ fU ƒ 
fí ñH fÍ †F j# HH Jẩ? ìš fữẴ 1) ïÊ ?# 
#ự AÁ 3Š ƒ#8# ® HỊ Hế ĐỊ Zã ñ . 2t IỊ BH 
Jä ït ÖJ. — Điều dặn dò thứ nhất là chớ 
giải quyết sự việc trên đâu lưỡi, ghỉ nhớ sự 
việc và ngôn ngữ của người khác có ích 
gì? Công khóa này từ chỗ không người mà 
được, không do thông mình học rộng, đừng 
dụng công vào chỗ không dính dáng«. 



















































































TRÍ CHÂN 4# 'Ä (782-865) 

Thiền tăng đời Đường, họ Liễu, người xứ 
Giang Đô (nay thuộc Giang Tô) Trung 
Quốc. Sư đến chùa Chương Kỉnh tham vấn 
ngài Hoài Huy và đắc pháp. Niên hiệu 
Khai Thành thứ 1 (836), sư sáng lập thiền 
viện ở Quy Sơn, Phúc Châu, tụ tập đồ 


chúng đề giảng dạy, vừa gặp buổi Võ Tông 
phế Phật, sư liền ấn trong dân gian. Đến 
khi vua Đường Tuyên Tông khôi phục 
Phật giáo, sư lại giảng thuyết như trước. 
Tốt hiệu: Quy Tịch Thiền sư. 


TRÍ ĐOAN # 3 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thạch Môn Huệ Triệt, thuộc tông Tảo 
Động. Sư ở núi Quảng Đức, Tương Châu 
(nay là huyện Tương Phàn, tỉnh Hồ Bắc). 
Có vị tăng hỏi: Thế nào là núi Quảng Đức? 
Sư đáp: Trước mặt hoa dễ nở, sau lưng 
tuyết khó tan. Tăng còn hỏi: Thế nào là 
người trong núi? Sư đáp: Ráng sớm chăng 
ra khỏi cửa, rắng chiều bay ngàn dặm. 


TRÍ GIÁC THIỀN SƯ #% # z#‡ #7 

1. Hiệu của Thiền tăng Diên Thọ, sống vào 
đời Ngũ Đại, do Ngô Việt Vương ban tặng. 
X. Diên Thọ. 

2. Thụy hiệu của Thiền tăng Minh Bản, 
sống vào đời Nguyên. X. Minh Bản. 


TRÍ GIÁM 4 % (1105-1192) 

Thiền tăng đời Tống, họ Ngô tự Túc Am 
người xứ Trừ Châu (nay thuộc tỉnh An 
Huy) Trung Quốc. Xuất gia vào thuở nhỏ. 
Đầu tiên sư học Kinh giáo kiêm sách vở 
đạo Nho. Lớn lên sư chuyển hướng học 
Thiền, tham yết Thiền sư Chân Hiết Thanh 
Liễu ở núi Trường Lô được ngài xem 
trọng. Thủ tọa Tông Ngọc dạy phải dùng 
phương tiện, sư liền ở ân nơi Tượng Sơn 
(nay thuộc tỉnh Chiết Giang) để chịu khó 
tham cứu. Trải một thời gian lâu, sư được 
ngộ, nhờ Tông Ngọc ấn khả, nối pháp ngài, 
thuộc tông Tào Động. Niên hiệu Thiệu 
Hưng thứ 24 (1154), sư trụ chùa Thê Chân 
rồi dời sang viện Định Thủy, chùa Hương 


9o8 


TRÍ NGÂN #? lšj (1585-1637) 





Sơn, chùa Báo Ân. Niên hiệu Thuần Hy 
thứ 11 (1184), sư trụ núi Tuyết Đậu, đem 
bản sắc để tiếp người, thiền tăng bốn 
phương hướng về, môn phong hưng thịnh. 
Sau đó sư ân tu ở am phía đông chùa. Đệ 
tử nối pháp có Thiên Đồng Như Tịnh. 


TRÍ HÃN %# # 
X. Chí Hãn. 


TRÍ HOÀNG # I# 

Thiền tăng đời Đường, họ Từ người xứ 
Chân Định. Ban đầu tham vấn Ngũ Tổ, ở 
Hà Bắc sư cất am ngồi thiền trên 20 năm, 
luôn luôn tỏ vẻ siêng năng tu hành. Sư gặp 
Huyền Sách khuyến khích nên đến ra mắt 
Tổ Huệ Năng. Được Lục Tổ chỉ dạy, sư 
bỗng nhiên khế ngộ, nhận ra tâm sở đắc 
của 20 năm trước hoàn toàn không có ảnh 
hưởng. Sau đó, sư trở về Hà Bắc, khai hóa 
tứ chúng. 


TRÍ HỒNG #4 3 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Bạch Triệu Chí viên. Khi ra hoằng pháp, 
sư trụ núi Đại Long, Lãng Châu (nay là 
huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam). 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là Phật? Sư đáp: 
Ngay nơi ngươi là phải. Thự hiệu: Hoằng 
Tế Đại Sư. 


TRÍ HÚC # 3e (1599-1655) 

Thiền tăng cuối đời Minh đầu đời Thanh, 
họ Chung, tự Chấn Chi, hiệu Ngẫu Ích, Bát 
Bất Đạo Nhân, người huyện Ngô (Giang 
Tô) Trung Quốc. Lúc nhỏ sư theo Nho 
học, thề sẽ diệt Phật Lão. Nhân xem »Tự 
Tri lục«, »Trúc Song Tùy Bút« của Châu 
Hoằng, sư biết rằng hiểu đạo thế tục chăng 
phải chân thật, xuất gia thờ Phật mới thật 


sự đại hiếu, bẻn quyết tâm theo Phật, đốt 
quách tác phâm »TITịch Phật Luận« do sư 
sáng tác. Năm 24 tuổi theo Tuyết Lãnh 
môn nhân của Đại sư Hám Sơn cạo tóc 
xuất gia. Từ đây sư vân du đông nam, rộng 
học giáo nghĩa các tông Pháp Tướng, 
Thiền, Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tịnh Độ, 
Luật. Chủ trương dung hợp các tông, niệm 
Phật tức Thiền. Lại cho rằng người tham 
thiền cần phải học tập kinh điển, lấy giáo 
lý làm kẻ chỉ đạo. Sư từng trụ núi Cửu 
Hoa, tuổi già về ở chùa Linh Phong ở Hiếu 
Phong (An Kiết, Chiết Giang), người đời 
gọi là »Linh Phong Ngẫu Ích«. Trước thuật 
có hơn 40 thứ như »Duyệt Tạng tri 
tân«.v.v... Đệ tử là Thành Thời biên tập lại 
đề tựa là «Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư 
Tông Luận«. Sư là một trong 4 vị cao tăng 
đời Minh. 


TRÍ HUY # f‡ (873-956) 

Thiền tăng đời Đường, họ Cao, người Hàn 
Dương, Thiểm Tây, Trung Quốc. Sư nối 
pháp thiền sư Khuê Phong Ôn, thuộc tông 
Hà Trạch đời thứ 7, trụ Trung Than Thiết 
Cốc viện ở Lạc Dương, viện Trường Hưng 
ở Nam Sơn. 


TRÍ NGÂN # RÄ (1585-1637) 

Thiền tăng đời Minh, họ Phó, tự Lục 
Tuyết, hiệu Tuyết Quan, người Thượng 
Nhiêu (Giang Tây) Trung Quốc. Thuở nhỏ 
sư mất cha, 8 tuổi theo pháp sư Cảnh Đức 
Thuyền xuất gia. Năm 26 tuổi tham kiến 
Thiền sư Lai Tường ở Bác Sơn được ấn 
chứng làm truyền nhân tông Tào Động. 
Niên hiệu Thiên Khải thứ 7 (1627) sư ra 
hoằng pháp trụ trì Doanh Sơn, niên hiệu 
Sùng Trinh thứ 4 (1631) nối pháp tịch Bác 
Sơn. Sư bẩm tính khoan hậu, thuyết pháp 


909 


TRÍ NGU £? 8 (1185-1269) 





không cần nghĩ ngợi, văn bút sáng sủa cho 
nên sĩ đại phu rất thích giao du với sư. Tác 
phâm: Trích Đăng lục, Xuy Hương Đường 
Thi Văn tập và Ngữ lục đề lại cho đời. 


TRÍ NGU #% Š (1185-1269) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trần, hiệu Hư 
Đường, tức Canh Tấu, người Tượng Sơn 
(Chiết Giang) Trung Quốc. Năm I6 tuổi sư 
theo Sư Uân chùa Phổ Minh xuất gia, du 
học khắp nơi, đến Kim Sơn yết kiến Vận 
Yêm Phổ Nham được tỏ ngộ, nối pháp làm 
truyền nhân phái Dương Kỳ tông Lâm TẾ. 
Sau đó lần lượt tham kiến các bậc thiện tri 
thức. Niên hiệu Thiệu Định thứ 2 (1229), 
ban đầu sư trụ trì chùa Hưng Thánh, sau đó 
lần lượt trụ các chùa Báo Ân, Hiển Hiếu, 
Thụy Nham, Diên Phúc, Bảo Lâm, Dục 
Vương, Tịnh Từ, Kính Sơn. Sư được Tống 
Lý Tông, Độ Tông theo quy y, giáo hóa 
hưng thạnh. Tác phẩm: /# Đường Hòa 
thượng ngữ lục 10 quyền lưu hành nơi đời. 


TRÍ NGUNG #?8ã 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Hoàng Long Hồi Cơ làm trụ trì đời thứ 3 
của Hoàng Long Sơn tại Ngạc Châu (nay 
là huyện Võ Xương, tỉnh Hồ Bắc). Sư tính 
tình hòa ái, giữ giới tĩnh nghiêm, giỏi thơ 
văn, có Ne# ục lưu hành ở đời. 


TRÍ NGHIÊM # # 
Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư thờ Quốc sư 
Cô Sơn Thần Yến làm thầy và kế vị trụ trì. 
Nam Đường Trung Chủ ban cho sư hiệu 
»Liễu Giác Thiền sư«. 


TRÍ NHẠC # + 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Phúc 
Châu, Trung Quốc. Sư du phương tham 


vấn ngài Hoàng Long ở Ngạc Châu chẳng 
khế hợp, liền trở về đất Mân yết kiến Quốc 
sư Cổ Sơn Thần Yến và đắc pháp tồi 
nương ở lại đây. Sau khi Thần Yến tịch, sư 
kế vị trụ trì, môn phong nghiêm cẩn. Thự 
hiệu: Liễu Tông Đại Sư. 


TRÍ NHAM % # (600-677) 

Thiền tăng tông Ngưu Đầu, sống vào đời 
Đường, họ Hoa, người xứ Khúc A (nay là 
huyện Sơn Dương, tỉnh Giang Tô) Trung 
Quốc. Sư trí dũng hơn người, thân tướng 
khôi ngô. Trong niên hiệu Đại Nghiệp 
(605-618) đời Tùy, sư làm Lang tướng, 
thường lập chiến công. Năm 40 tuổi, sư 
vào núi Hoàn Công, Thư Châu (nay là 
Tiềm Sơn, tỉnh An Huy), lễ Thiền sư Bảo 
Nguyệt làm thầy, sau đó yết kiến Thiền sư 
Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu và khai ngộ, 
nối pháp ngài, kế tục trụ trì, làm tô thứ hai 
của tông này. Sư cũng ở qua các chùa Bạch 
Mã, Thê Huyền. Niên hiệu Nghi Phong thứ 
2 (677) sư thị tịch ở thành Thạch Đầu. 


TRÍ NHÀN # ïï () 

1. Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi, đời thứ 1ó. Sư họ Lê tên Thước, 
dòng dõi Ngữ Man Vương triều Lê Đại 
Hành, quê ở Phong Châu (thuộc huyện 
Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay), miền 
Bắc Việt Nam. Thuở nhỏ sư vẫn theo 
nghiệp trường ốc, thi đỗ tiến sĩ, sung chức 
Cung Hậu thư gia. Năm 27 tuổi, sư theo 
ông anh đến pháp hội của Thiền sư Giới 
Không, nghe giảng kinh Kim Cang, đến 
bài kệ: 

»1át cả pháp hữu vi, 

Như mộng huyễn bóng bọt. 

Như sương cũng như điện, 

Phải quán sát như thế«. 


910 


TRÍ NHƯ #? iI (749-834) 





Bỗng nhiên sư cảm ngộ và xin cạo tóc xuất 
gia. Sau khi được tâm ấn, sư vào núi Cao 
Dã tạm trú dưới gốc cây, ngày đêm thiền 
định chuyên tu khổ hạnh trọn 6 năm. Mãn 
6 năm, sư xuống núi cất am tên Phù Môn, 
thu nhận đồ chúng và bắt đầu giáo hóa. 
Quanh núi có bọn man rợ tu tập nhau trộm 
cướp, được sư dạy dỗ trở về con đường 
lương thiện rất nhiều. Triều Lý, hai vua 
Anh Tông và Cao Tông nhiều lần vời sư về 
kinh mà sư đều từ chối. Quan Phụ quốc 
Thái úy Tô Hiến Thành và Thái bảo Ngô 
Hòa Nghĩa đều xin làm đệ tử sư, mà suốt 
10 năm chưa từng biết mặt thầy. Một hôm 
thầy trò bỗng gặp nhau, rất hoan hỷ. Vừa 
hỏi thăm xong, sư bèn nói kệ dặn dò. 


Ẹ Bš tHị ấs Tế HíỤ rị! 
[HH ñã fM rỉ #4 Hừ f 


â ñ ẨM lã ^ ‡R # 






























































#% %z Jl H8 % 
⁄##øØAHF. li RE 
#ệ ïñ 3§ 3° — #J 

4 Ấf 1 l.. BE Ấ EY ấ 
H ® lở HE. #t 7 HỊ ft 
M 3# ñỊ ##. Ấ ĐẸ HỊ #8 














»Ký hoài xuất tố dưỡng hung trung 
Văn thuyết vI ngôn ý duyệt tùng 
Tham dục truất trừ thiên lý ngoại 
Hy di chi lý nhựt bao dung 

Đạm nhiên tự thủ 

Duy đức thị vụ 

Thiện ngôn quyền quyền nhất cú 
Tâm vô bỉ ngã 

Ký tuyệt hôn mai 

Nhật dạ trắc giáng, 

Vô hình khả trụ 

Như ảnh như hưởng 

Vô tích khả thú«. 

»Ðã mang giống Phật dưỡng trong lòng, 
Nghe nói lời mâu ý thích mong. 


Vắt ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, 

Lý nhiệm càng ngày càng bao dong, 

Đạm bạc tự giữ 

Chỉ đức là vụ. 

Lời lành tha thiết một câu: 

Lòng không bỉ ngã, 

Đã dứt bụi mù, 

Ngày đêm lên xuống, 

Không hình khả trụ. 

Như bóng như vang, 

Không vết khá đến«. 

Nói xong, sư chắp tay ngồi ngay thăng, vui 
vẻ thị tịch. Các hàng công khanh và đệ tử 
gào khóc thảm thiết, tiếng vang cả núi. 
Theo: 7iển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 

2. Thiền tăng đời Đường (#? PÄ, 810-898), 
họ Cao, tự Ngộ Chi người Thanh Châu 
(Ích Đô, Sơn Đông) Trung Quốc. Sư tính 
tình thông minh lanh lẹ, song ở chỗ Bách 
Trượng Hoài Hải tham thiền không thành. 
Lại tham yết Quy Sơn Linh Hựu cũng 
không khế hợp, buồn khóc giả từ Quy Sơn. 
Một hôm nhân ném hòn đá văng vào khóm 
trúc kêu lên một tiếng cốc bổng nhiên sư 
tỉnh ngộ huyền chỉ Quy Qơn. Liền trở về 
tắm gội thắp hương trông về Quy Sơn lễ 
bái, nói: »Khi ấy nếu thầy nói toạc ra cho 
con thì làm gì có việc hôm nay?« Sư liền 
làm truyền nhân tông Quy Ngưỡng. Sư ở 
núi Hương Nghiêm, Đặng Châu (Hà Nam), 
thiền lữ khắp nơi tụ hội, pháp hóa thịnh 
hành. Thụy là »Tập Đăng Thiền sư. 





TRÍ NHƯ # 3 (749-834) 

Thiền tăng đời Đường, họ Cát, người 
Chính Bình, Giáng Quận, Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư Hoài Không, thuộc tông 
Hà Trạch đời thứ 3, trụ chùa Định An Sơn, 
chùa Thánh Thiện ở Đông Đô. Thụy Chân 


911 


TRÍ OAI #ï gì (646-722) 





Ngộ. Bạch Cư DỊ làm bài minh cho sư. 


TRÍ OAI # 8 (646-722) 

Thiền tăng tông Ngưu Đầu, sống vào đời 
Đường, họ Trần, người xứ Giang Ninh 
(nay là Nam Kinh), Trung Quốc. Thuở bé, 
sư vào chùa Thiên Bảo, nương Pháp sư 
Thống xuất gia. Năm 20 tuổi, sư thụ gIỚI 
cụ túc. Sau đó yết kiến Thiền sư Pháp Trì 
và đắc pháp nơi ngài. Sư ở núi Ngưu Đầu 
tuyên dương tông phong, từ đây người học 
chốn Giang Tả đều tụ đến dưới cửa sư. Về 
sau, sư trao chức Trụ trì lại cho đệ tử giỏi 
là Huệ Trung, rồi tùy duyên hóa đạo và thị 
tịch tại chùa Diên Tộ. 


TRÍ PHONG # ‡‡ 

Thiên tăng Bắc tông, sống vào đời Đường, 
họ Ngô, người xứ Hoài An (nay thuộc tỉnh 
Hà Bắc), Trung Quốc. Sư trung niên xuất 
gia, tu tập theo luận Duy Thức, mắc kẹt 
nơi danh tướng, bị một vị tăng có kiến thức 
vấn nạn, liền phát phân ngừng việc diễn 
giảng, du phương tham vấn ngài Thần Tú ở 
Võ Đang, thấu được tâm pháp của ngài, 
các điều nghi đều tan vỡ. Khi ra hoằng 
pháp, sư ở An Phong núi Trung Điều Bồ 
Tân (nay là huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây); 
Châu mục Tiết Văn Thăng xây dựng viện 
An Quốc rồi thỉnh sư ở đó. Hơn 20 năm, 
sư dạy người có đến số ngàn, người đắc 
đạo rất nhiều. 


TRÍ PHU % # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Phúc 
Châu Trung Quốc. Sư thờ Thiền sư Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn làm thầy, ở được vài 
năm được Ngài truyền tâm ấn. Khi ra 
hoằng pháp sư ở Nga Hồ, Tín Châu (nay là 
huyện Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây), 


hoằng dương thiền pháp làm cho tông 
phong hưng thạnh. 


TRÍ QUANG # %, (1345-1435) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Vương, tự Vô 
Ấn, người xứ Vũ Định, Sơn Đông, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Thuấn Đô Tông, 
đời thứ 25 hệ Thanh Nguyên. Trụ trì chùa 
Sùng Quốc ở Yên Kinh. 


TRÍ QUÂN # # (906-969) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Vương, người 
xứ Hà Trung (nay thuộc huyện Vĩnh TẾ, 
tỉnh Sơn Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiền 
sư Thanh Lương Văn Ích, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Ban đầu, sư trụ trì chùa Thê Hiền ở 
Lô Sơn. Nam Đường chủ xây dựng viện 
Tịnh Đức ở Kim Lăng (nay là Nam Kinh) 
và thỉnh sư trụ trì. Sau đó sư tạ từ, trở về 
núi cũ rồi thị tịch. Thự hiệu: Đạt Quán 
Thiền sư. 


TRÍ TÁC % 4E 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Chu, người xứ 
Vĩnh Trinh (nay là phía Nam huyện La 
Nguyên, tỉnh Phúc Kiến) Trung Quốc. Sư 
tham yết Quốc sư Cổ Sơn Thần Yến. Cổ 
Sơn thượng đường vạch áo để khai thị, đại 
chúng đều mờ mịt, chỉ có sư là ngộ được ý 
chỉ của ngài, và được ngài cho vào thất ấn 
chứng. Khi ra hoằng pháp, sư trụ viện 
Bạch Vân ở Kiến Châu (nay là huyện Kiến 
Âu, tỉnh Phúc Kiến). Sau đó, Nam Đường 
Trung Chủ rước sư đến viện Phụng Tiên ở 
Kñm Lăng (nay là Nam Kinh), ban cho y 
hồng và hiệu »Chân Tịch Thiền sư. 


TRÍ TẠNG % 3#. (735-814) 
Thiền tăng đời Đường, họ Liệu, người 
Kiền Châu (huyện Cám, Giang Tây) Trung 


012 


TRÍ TĨNH #? #š 





Quốc. Năm 8 tuổi xuất gia, 25 tuổi thụ giới 
cụ túc. Tại núi Phật Tích, Kiến Dương 
(Phúc Kiến) tham kiến Mã Tổ Đạo Nhất, 
cùng với Bách Trượng Hoải Hải được 
nhập thất và truyền tâm ấn. Thường vâng 
mệnh Thầy đi sứ khắp nơi, Sư đều hoàn 
thành nhiệm vụ tốt đẹp. Mã Tổ viên tịch, 
đồ chúng thỉnh sư kế thừa pháp tịch. Sau ra 
ngoài trụ Tây Sơn Đường, Kiền Châu, 
hoằng dương thiền phong Mã Tổ. Sau khi 
tịh Đường Hiến Tông ban thụy »ĐÐại 
Tuyên Giáo Thiền sư«, Đường Mục Tông 
ban thêm thụy »Đại GIác Thiền sư«. Đệ tử 
nối pháp có Kiền Vi, còn có các vị tăng 
Tân La như Đạo Nghĩa, Bản Như, Hồng 
Thiệp, Huệ Triệt v.v... Đạo Nghĩa về nước 
lập ra phái thiền ở núi Ca Trí, Hồng Thiệp 
cũng về nước lập ra phái thiền nơi chùa 
Thật Tướng, đều là một trong chín tông 
phái Tào Khê ở Triều Tiên. 


TRÍ THÔNG ## :š (662-738) 

1. Thiền tăng đời Đường, họ Đường, người 
xứ An Phong, Thọ Châu (nay là phía nam 
huyện Thọ, tỉnh An Huy) Trung Quốc. Ban 
đầu, sư xem kinh Lăng-già hơn một ngàn 
lần, chăng hiểu ý chỉ »Tam thân, Tứ trí«. 
Sư đến tham lễ tổ Huệ Năng, cầu xin giải 
thích nghĩa ấy. Huệ Năng giải đáp rành rõ, 
sư ngay nơi lời nói đốn ngộ, dùng kệ ngợi 
khen: 

»Tam thân nguyên ngã thể, 

Tứ trí bản tâm minh«. 

(Thể ta sẵn tam thân 

Bản tâm đu tứ trì) 

Sau đó, sư trở về Thọ Châu. 

2. Thiền tăng đời Đường, tham vẫn Quy 
Tông Trí Thường. Một đêm kia, sư chợt la 
lên: Tôi đại ngộ rồi. Trí Thường nghe nói 
liền hỏi sư. Sư đáp: Sư cô vốn là người nữ. 


Về sau, sư ở chùa Pháp Hoa, núi Ngũ Đài, 
tự xưng là »Đại Thiền Phật«. Kệ thị tịch: 
»Cử thủ phan Nam Đầu 

Hồi thân ÿ Bắc Thần 

Xuất đầu thiên ngoại khán 

Thùy thị ngã ban nhân?«. 

»Gïiơ tay vin Nam Đầu? 

Xoay mình dựa Bắc Thần 

Đứng ra xem trời rộng 

Ai là người như ta?« 


TRÍ THÔNG THIỀN SƯ # :§ z# #ƒ 
I1. Thụy hiệu của Thiền tăng Thiên Nhiên 
sống vào đời Đường. X. Thiên Nhiên. 

2. Thụy hiệu của Thiền tăng Huệ Tịch sống 
vào đời Đường. X. Huệ Tịch. 


TRÍ THÔNG THIỀN SƯ NGỮ LỤC 
4 i8 #f Íƒ 3# #k 

X. Viên Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền 
sư ngữ lục. 


TRÍ THƯỜNG # *# 

Thiền tăng đời Đường, họ Trần, người 
Giang Lăng (Hồ Bắc) Trung Quốc. Yết 
kiến Mã Tổ Đạo Nhất được pháp. Vào niên 
hiệu Nguyên Hòa (806-820) sư ở chùa Quy 
Tông, Lô Sơn giỏi bàn luận về thiền yếu. 
Lúc Bạch Cư DỊ bị giáng chức Tư Mã 
Giang Châu vốn trọng sư. Bởi sư hai mắt 
đều đỏ nên người đời gọi sư là »Xích Nhãn 
Quy Tông«. Sau khi thị tịch, thụy là »Chí 
Chân Thiền sư«. 


TRÍ TĨNH #% ‡# 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, sư thờ Thiền sư 
Lộc Môn Xử Chân làm thầy và nối pháp 
ngài, ở chùa Cốc Ân, Tương Châu (nay là 
huyện Tương Phàn, tỉnh Hồ Bắc). Tốt 
hiệu: Ngộ Không Đại Sư. 


913 


TRÍ TỐ £¡ # 





TRÍ TỔ # # 

Thiền tăng đời Minh, họ Triệu, hiệu Tĩnh 
Am, người xứ Đông Thái (nay là huyện 
Dịch tỉnh Sơn Đông) Trung Quốc. Khi sư 
còn bé cha mẹ đều mất. Năm I5 tuổi sư lễ 
Thiền sư Đại Dụng ở chùa Thiên Thành 
núi Thiên Thai để cạo tóc làm tăng và đắc 
pháp nơi Thiền sư Vân Khê Anh, thuộc 
tông Lâm Tế. Khi ra hoằng pháp, sư trụ 
chùa Thiên Trì, lại nhận lời mời của Kinh 
Phiên Vương, trụ trì chùa Đông Sơn. 


TRÍ TRUNG #%# † 

Thiên tăng đời Minh, tự Nhất Thiên, người 
huyện Bàảnh (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên), 
Trung Quốc. Năm 20 tuổi, sư lễ ngài 
Nguyệt Tiên xuất gia, sau đó sư ở Tùng 
Phan (nay thuộc Tứ Xuyên). Lúc ấy, dân 
tộc thiểu số ở Tứ Xuyên hay gieo họa cướp 
bóc giết hại, sư đến nơi đó để vỗ về giáo 
hóa, không ai chắng đầu phục. Khoảng 
niên hiệu Thiên Thuận (1457-1464) sư 
được phong làm Quốc sư và được ban cho 
y Kim lan. Khi Thiền sư Thiệu Kỳ trở về 
đất Thục có đến am sư, sư trình sở ngộ, 
ngài khám biện hồi lâu rồi ấn khả cho sư, 
làm truyền nhân của tông Lâm Tế. 


TRÍ TUYÊN # 3# (?-1472) 

Thiền tăng đời Minh, họ Phạm, tự Bảo 
Phong, người xứ Ngô Giang (nay thuộc 
tỉnh Giang Tô) Trung Quốc, lưu ngụ ở Tô 
Châu. Tuổi trẻ thất học, theo nghề thợ mộc 
làm thuê cho ngài Hải Chu Vĩnh Từ tại 
chùa Dực Thiện. Trong lúc dựng tháp viện, 
sư làm rơi búa trúng chân bị thương, có 
tỉnh, liền lễ thiền sư Vĩnh Từ xin xuất gia 
làm tăng. Ngài sai sư làm Hỏa đầu. Một 
hôm trong lúc nấu cháo, sư sơ ý để lửa 
cháy xém mặt mày; khi lấy gương soi mặt, 


sư chợt đại ngộ, trình kệ như sau: 

ñ ðï HH lị Mã jã BR 

2% !ñ là JEH Ih[ Jj f4 

+H  # E† 8ã 'H HH 

— 5 À7 #8 

»Phụ tân Hòa thượng hoán vi cức 

Hỏa diệm thiêu my diện bì cấp 

Tổ sư diệu chỉ kính trung minh 

Nhất giám linh nhân nguyên yếu đắc«. 
»Vác củi Hòa thượng gọi là gai 














Lò lứa cháy xém cả mặt mày 

Ý chỉ Tổ sư ở trong kính 

Một phen soi mặt nhận ra ngay«. 

Sư được ngài ấn khả. Từ đó, sư nổi tiếng 
khắp gần xa. Khi ra hoằng pháp, sư trụ 
chùa Cao Phong, Nam Kinh, sau dời sang 
chùa Dực Thiện. 


TRÍ VIỄN 4 ‡š (895-977) 

1. Thiền tăng đời Đường, họ Vương, người 
Thường Sơn (Chính Định, Hà Bắc) Trung 
Quốc. Sư nối pháp thiền sư Thần Chiếu, 
thuộc tông Hà Trạch đời thứ 5, trụ trì chùa 
Minh Phúc tại Hoạt Châu (tại huyện Hoạt, 
Hà Nam), hoằng truyền thiền pháp Hà 
trạch cùng một đường lối với Khuê Phong 
Mật. 

2. Thiền tăng đời Tống, người xứ Liên 
Giang, Phúc Châu (nay thuộc Phúc Kiến) 
Trung Quốc. Thuở bé sư theo ngài Pháp 
Tuyên xuất gia, chuyên tâm trì tụng kinh 
điển. Lớn lên, sư lại thích tu thiển, tham 
vấn Thiền sư Cảnh Thanh Đạo Phó, phát 
ngộ huyền chỉ. Sư ở viện Tư Phúc, Phúc 
Châu, thuyết pháp trên 20 năm rồi mắt. 


TRÍ XƯƠNG # 3 (-1378) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên đầu 
đời Minh, họ Trần, tự Thọ Nham, hiệu 
Hữu Huyễn, người xứ Hoàng Nham (nay 


914 


TRÌ BỨC #‡ 3š 





thuộc tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Xuất 
gia từ thuở nhỏ, sư thụ giới cụ túc ở chùa 
Ngũ Đài, Ninh Ba (nay thuộc tỉnh Chiết 
Giang). Vì việc lớn chưa sáng nên sư từ bỏ 
duyên đời, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, 
chân không bước ra khỏi nơi quy định. Sư 
đến chùa Đại Long Tường ở Nam Kinh 
tham vấn Tiếu Ân Hân Công một thời gian 
khá lâu. Sư còn đến chùa Hoa Đảnh tham 
yết Vô Kiến Đồ Công. Khi ra hoằng pháp, 
sư trụ chùa Bảo Phúc ở Đại Mai. Khi ấy 
chùa này ở trong tình trạng bị hoang phế 
lâu ngày, sư chắng nề gian lao, nhọc lòng 
sửa sang. Chắng bao lâu chùa điện được 
khang trang mới mẻ. Sư còn sửa chữa đê 
điều, mở rộng thêm ruộng đất. Niên hiệu 
Hồng Võ thứ 2 (1369) đời Minh, sư lui về 
ở ân nơi am Đông Giản. Ba năm sau 
(1372), sư trụ trì Xương Quốc Cát Tường. 
Năm 1374 sư đời về chùa Thiên Đồng. 
Năm 1377, sư nhận lời mời đến Kinh sư, 
tham dự việc quy định chế độ »Ngày 
giảng, đêm tu thiỀn« của tăng sĩ. 


TRÍ Y # ?& 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Thanh Lương Văn Ích, tông Pháp Nhãn. 
Sư ở viện La-hán, Chương Châu (nay là 
huyện Chương Phó, tỉnh Phúc Kiến. Thự 
hiệu: Tuyên Pháp Đại Sư. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Bảo Thọ? Sư đáp: Mặc tình cho ngươi xem 
xét. 


TRÌ BÁT 3# 4‡ (1049-1117) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi, đời thứ 12, nối pháp Thiền sư 
Sùng Phạm. Sư họ Vạn, quê ở Luy Lâu 
(thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc 
ngày nay), miền Bắc Việt Nam. Sau khi 


Sùng Phạm tịch, sư dạo khắp các thiền 
tịch, tham yết các vị Tôn túc và đến trụ trì 
chùa Tổ Phong ở núi Thạch Thất, làng Đại 
Cầu, Tân Trại. Tướng quốc Lý Thường 
Kiệt là một thí chủ của sư. Những tài vật 
tín thí cung cấp, sư đều để hết vào Phật sự 
trùng tu các ngôi chùa: Pháp vân, Thiền 
Cư, Thê Tâm, Quảng An... để báo đáp 
phần nào công ơn Phật Tổ. 

Kệ thị tịch: 

Â #È b 8 +. ñ # Ù #8 7 

ZÉ H 1W Đf 3E. 7E H IH Đí tš 

ÄR >£ Hị #t ấ. 4 #R h 1 lU 

}À đã ' #L 2E lí †š 

lệ Hút lết Hút Hết Z& HỆ 
»Hữu tử tất hữu sinh 

Hữu sinh tất hữu tử 

Tử vi thế sở bi 

Sinh vi thế sở hỷ 

Bi hÿ lưỡng vô cùng 

Hốt nhiên thành bỉ thử 

Ư chư sinh tử bất quan hoài 

Án tổ rô tô rô tất rị«. 

»Có fử ắt có sinh 

Có sinh ắt có tử 

Tử bị người đời buôn 

Sinh được thế gian vui 

Buồn vui thật không cùng 

Chợt thành có kia đây 

Đối với sinh tử chẳng để lòng 

Án tổ rô tố rô tất rị« 

Theo: 7iển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 
















































































TRÌ BỨC #‡ :š 

Đe dọa, uy hiếp. Mật Am ngữ lục q. 2 gh1: 
»W⁄#* kÃ⁄'ẻ 1L. §ÈÈXJK. H# 
3# | ®|. ‡f ìl #1 2  : — Bồ Tát Đại 
trí Văn-thù, thâm đạt cội nguồn Phật pháp, 
tự tay cẩm kiếm bén, uy hiếp thân Như 

















915 


TRÌ HỒI !E [=| 





Lai.« 


TRÌ HỒI ‡# # 

Trì độn; Chậm chạp. Tiết Phụng Hoàng 
Tùng Thâm Thiền sư trong NĐHN q. 8 
phi: si Ñ ‡R8 BỊ 3 IH, 2 f# ƒ] 'h 2; 
HỊ #7 Jf.. — Học nhân căn tính chậm 
chạp, trong môn phương tiện thỉnh sư chỉ 
dạy thêm«. 


























TRÌ THƯ # # 

Đưa thư, gửi thư. Huệ Nam ngữ lục ghi: 
»jj| jII lj Â 4H Đi Šb ft E Bí šÄ 5Š TH 
Mls — Hòa thượng Hành Tư sai Thạch 
Đầu đưa thư cho Hòa thượng Hoài 
Nhượng ở Nam Nhạc«. 


TRÍCH THỦY NAN TIÊU ¡š #% 3£ 
bộ) 

Giọt nước cũng khó tiêu. Đồ vật thí chủ bố 
thí, dù một giọt nước cũng không thể 
hưởng thọ, là lời phê bình đối với vị tăng 
không đủ tư cách. Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: 
»Hj MÈ — -|' £ jl§ ff #7. Ất ñ Z l 


TRIỂN NHIÊN ## 2š 


Vẻ mặt tươi cười. Tiết Long Nha Trí Tài 
Thiền sư trong NĐHN dq. 19 ghi: »ÍlJj lồ 
H: ?#! 17! 4§EH: HŠH. 
H đố X‹ ñ ñố W #Ñ HH lH s — Sư hét 
một tiếng, nói: Khô! Khô! Lại nói: Mây 
trăng đùn lên, trăng sáng ở giữa trời. Nói 
xong sư tươi cười mà qua đời.« 






































TRIỆN NGỌC # # (1704-1767) 


Thiền tăng đời Thanh, họ Vạn, tự Nhượng 
Sơn, hiệu Lĩnh Vân, người xứ Cù Châu, 
Chiết Giang, Trung Quốc. Nối pháp Thiền 
sư Lôi Nham Đạo An, đời thứ 37 hệ Thanh 
Nguyên. Lần lượt trụ chùa Phương Thiện ở 
Thê Thủy, chùa Long Tường ở Tú Khê. 
Tác phẩm: Nam Bình tục chí, Lĩnh Vân thi 
thảo. 


TRIẾP BẤT ĐẮC ‡ # /# 


Quyết chăng được. Triếp: Dùng để tăng 
thêm ngữ khí. Mật Am ngữ lục ghi: »3R 26 














® Ãỉ W fÐ m. 2ã: ì@ TH 8ñ, 

® iu — H 3š. 3ï 2® Si. ïll 
SÍt YÏ . — A Nan ba mươi năm làm thị giả, 
chỉ là thông mình trí huệ nên bị đức Phật 
quở: Ông ngàn ngày học huệ không bằng 
một ngày học đạo; nếu không học đạo thì 
giọt nước cũng khó tiêu!« 





TRIỂN ĐƠN # # 

Trải giường tọa thiền. Nếu không có văn 
tham thì đánh 3 tiếng »Phỏng tham 
chung«, khi ấy chúng tăng cả chùa phải trải 
giường ngủ tọa thiền. Lần lần về sau dùng 
từ »Triển đơn« để thay cho từ »Phỏng 
tham chung«. Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ 
DI. 


Í# À‹ £ JH 27 J\ 1H. 2 th 
#\ . lí 4 ÍÑ Bt Ñl E 3X. — Nếu là vào 
được, mặc cho ngươi đi khắp nơi. Nếu 
chưa vào, quyết chẳng được rời khỏi nơi 
đây.« 





TRIỆT # 

Thấu rõ, tỉnh ngộ. Tiết Trường Khánh Hòa 
thượng trong TĐT q. 10 ghi: »Bất đắc vô 
sinh chung bắt chỉ, thủ triệt vi kỳ. - Chẳng 
được vô sinh sẽ không dừng, lấy chỗ thấu 
rõ làm kỳ hạn.« 


TRIỆT AM # & 


Hiệu của Thiền tăng Đạo Nguyên đời 
Tống. X. Đạo Nguyên. 


916 


TRIỆT ĐIÊN TRIỆT CUỒNG # f# f# 3# 





TRIỆT CHỨNG #® ‡# 


Thấu suốt hoàn toàn, lãnh ngộ hoàn toàn. 
Tiết Ngọc Tuyển Tông Liễn Thiền ng trong 


NĐNN q. 20 ghi: »` là) Ä ® ñ — fế 
TM ñỢ Tế ÙMv TRÀ PÍ ñH 3 x # TM J8 # 
lẾ ° — Ngày nay người ta chẳng thể trực 


tiếp thấu suốt hoàn toàn, chỉ vì cho lời nói 
chữ nghĩa là chí đạo.« 


TRIỆT CỐT TRIỆT TỦY #t 8 #t #ñ 


Triệt để, hoàn Mà Bích Nham lục q. Ì 
ghi: »Ã#l| ìš 3 Zï & fñ H ff #|.. MU lƒ 
Ai ch: Tì tra H®#f 
Mã - Đến chỗ nầy, phải là kẻ chân 
thật, vừa nghe nêu công án lên, hoàn toàn 
thấy thấu được, mà không rơi vào tình tư ÿ 
tưởng.« 














LS\ #Ð ° 


TRIỆT CƯƠNG #® # (1626-?) 


Thiền tăng đời Thanh, họ Lý, hiệu Phật 
Oan, người Nội Giang (Tứ Xuyên) Trung 
Quốc. Năm 23 tuổi sư theo Trượng Tuyết 
Thông Túy ở Ngưu Sơn xuất gia. Niên 
hiệu Thuận Trị thứ II (1654) sư theo 
Thông Túy tham kiến Phá Sơn Hải Minh. 
Năm thứ 13 (1656) vâng lệnh yết kiến Phí 
Ấn Thông Dung ở Nghiêu Phong, lại y chỉ 
Thiền sư Đạo Phong Mộc ở Thiều Khê rồi 
trở về Thông Túy, chưa bao lâu lại vâng 
lệnh lễ Thông Dung lần nữa, thụ giới cụ 
túc và tham kiến Nhị Ân Hạnh Mật chùa 
Long Uyên, làm truyền nhân tông Lâm TẾ. 
Niên hiệu Khang Hi thứ 9 (1670) trụ trì 
viện Chư Cổ núi Cổ Tự ở Nội Giang, rồi 
dời sang viện Chiêu Giác ở Thành Đô, 
viện Triều Âm núi Lạc-già, viện Bát-nhã 
núi Thiên Trì. Tác phẩm: Phát Oan Cương 
Thiển sư ngữ lục 12 quyền. 


TRIỆT DUNG # /# 
Hiệu của thiền tăng Chu Lý sống vào đời 
cuối Minh đầu Thanh. X. Chu Lý. 


TRIỆT ĐẦU 4# 5ã 
Thấu rõ, thấu suốt. Tiết Vân Môn Văn Yến 
Thiền sư trong NĐHN q. 15 ghi: »‡?  ®# 
ñi é ĐH j. ìã 2í? 4 É H #ấ Ÿ5J TƑ 
lữ. 4© lí Hínẩ. AJ A KH ñ ‹ 
”. ố m RE ñ 
.c +T+®#—+†#.‹ 
Đụ TẾ: Đ . — Nếu chưa có chỗ vào, gặp 
được thiền sư kiệt xuất chẳng tiếc tính 
mạng, tận tình khuyên bảo, khơi gợi, dìu 
dắt, có gì nhai nuốt được liễn phấn chấn 
tỉnh thần, treo cao túi bát, bẻ gãy cây gây, 
không quản là mười năm hay hai mươi 
năm, làm cho thấu suốt ẩi.« 















































TRIỆT ĐỂ #& #. 

Còn gọi: 7riệt địa, Triệt để đại ngộ. Thâu 
đáy. Thiền tông dùng từ này để chỉ việc đại 
ngộ. Chương Thiên Thai Đức Thiều trong 
CĐTĐL , 25 '“c 51, 410 thượng) HR: 

»ïi L- “# # RE ỳb ÖØ) 2 ññ. . 
%2 *ˆ8J. lữ Zi fU # + #£f 

— Chủ Thượng tọa trải qua số kiếp HẦM) cát 
bụi chẳng nói, nhưng cũng chưa từng thiếu 
mắt nửa câu, cần phải đại ngộ mới được«. 








TRIỆT ĐIÊN TRIỆT CUỒNG 4+ #ñ 
Tặ( 3+ 

Như điên như đại, mô tả cử chỉ chẳng hợp 
trạng thái bình thường. Như Tịnh ngữ lục 
q. thượng: »4 % Ä -L: 7‡ -E Bộ Í. lu 
Ø %6 ?t ƒ LE. W — lữ 3X BÍ. ?ứ H: 
#“ †E 7K ?h F. Íẩủu HH fUTEv 7N Bí 0H 
‡. Bi fBl dt fã. ® #4 3U 4 # 
+t.v HỆ lŸ ÿW | Hh s — Kim Túc đại sĩ 
(Bỏ Tát Duy-ma-cật) khai mở Ngọc Lân 





























917 


TRIỆT LIẾU ƒ## 7 





đường, từ trên cây phát tử đích thân thối 
một trận gió nghiệp làm cho nó biến thành 
con trâu đực, nhự điên như dại, húc đông 
báng tây, lùi nam xông bắc, chưa khỏi 
nước cỏ thái bình, khai phá ruộng đất mát 
mẻ.« 


TRIỆT LIỄU # 7 

Thấu rõ hoàn toàn, nhận thức triệt để. Đáp 
Trung thừa Trịnh Côn Nham trong 
HSLNMDT q. I ghi: »Z44 #Ä —- % #Ñ ñ# , 
#ú 7 Hò., ñ T *Z f1 08 lh l4 
ÑX. M 4 HjấÉ., IU N 2K. # Bế 
HÃm‹ 72 ft ñZ H Á. W7 R 
3 Eï WH.. — Bỗng nhiên một niệm chóng 
dừng, thấu rõ hoàn toàn tự tâm, như giữa 
ngã tư đường gặp lại cha mình. Lại nữa, 
không thể nghỉ ngờ như người uống nước 
nóng lạnh tự biết, cũng chăng thể thô lộ 
với người; đó mới là tham cứu chân thật 
và liễu ngộ chân thật.« 












































TRIỆT TÂM 4 : 

Thấu rõ, thấu suốt. Phần Dương ngữ lục q. 
trung ghỉ: »†È Đk /# 2 flf flủu :ùÒ . ÙÄX Xš 
3 ñŸ IH ỳ IlỆ.. — Đem cây gậy đến đây 
liền thấu rõ, kịp đến dòng bắt giác ngập 
ngừng.« 




















TRIÊU DƯƠNG TỰ 3# % 3 

Ở trên Thiên Sơn, thành phố Liêu Dương, 
tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Xây dựng vào 
thời Tùy Đường, đời Liêu lại tu sửa thêm, 
chùa chiền rộng lớn đẹp đẽ, một thời đứng 
đầu vùng Đông Bắc. Khoảng niên hiệu 
Vĩnh Lạc (1403-1424) đời Minh trùng tu. 
Đầu niên hiệu Thuận Trị (1644-1661) đời 
Thanh, Thiền sư Thặng Nhân Hàm Khả ở 
Quảng Đông trụ tích nơi đây. 


TRIÊU ĐẢ TAM THIÊN, MỘ ĐÁ 
BÁT BÁCH 3# ‡ = ƒ š ‡r ^ 5 
Sáng đánh ba ngàn, chiều đánh tám trăm. 
Lời quở trách của thiền sư đối với tăng đồ 
tham học sai lầm. Minh Giác ngữ lục, q. Ì 
ghi: »|ñ]: ñH f[ ã: Z5 — fJ? HH 2: 
*lị 2 Â BH. 1l ff Hộ. HH x: THỊ †J 
=  # 1T JV HH s - Hỏi: Thế nào là câu 
thứ nhất? Sư đáp: Dùi vàng trong tay áo. 
Tăng liền hét. Sư nói: Sáng đánh ba ngàn, 
chiêu đánh tám trăm«. 















































TRIÊU NGUYÊN THIỀN TỰ 3 # 
3 ‡ 

Ở thị trần Mỹ Nồng, thành phố Cao Hùng, 
tỉnh Đài Loan, Trung Quốc. Năm 1916, 
Pháp sư Năng Tịnh gom góp của cải sáng 
lập. Năm 1927 xây dựng lại, năm 1928 
hoàn thành chính điện. Năm 1952, Năng 
Nhân thoái ân, Pháp sư Huệ Định kế nhiệm 
trụ trì. Năm 1959 xây cất thêm tháp Hoa 
Tạng, đình Tịnh Tư. Năm 1961 khởi công 
xây dựng Tịnh Từ Hạ Viện tại khu chợ thị 
trấn Mỹ Nồng. Năm 1982 khởi công xây 
dựng Triêu Sơn Hội Quán. Sau đó lại cải 
tạo và xây dựng Đại Hùng bảo điện, cảnh 
tương mới hoàn toản. 


TRIỀU CÁI 3 # 

Xe cộ của quan viên triều đình, mượn dùng 
chỉ cho quan viên triều đình. Pháp Diễn 
ngữ lục, q. trung ghi: »Jj đã lúi ?E Ÿï J# 
H J*. — Quan viên triểu đình đến dự 
pháp hội, gió mát thôi khắp chỗ ngôi«. 








TRIỀU CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ 
3 M B] Z£ 

Ở phường Cam Lộ, thành phố Triều Châu, 
tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Xây dựng 
vào niên hiệu Khai Nguyên thứ 26 (738) 


918 


TRIỆU CHÂU CHÂN TẾ THIỀN SƯ NGỮ LỤC j# #I 3 ## lí 3# # 





đời Đường. Đời Nguyên gọi là »Khai 
Nguyên Vạn Thọ Thiền Tự«, đời Minh gọi 
là »Khai Nguyên Trấn Quốc Thiền Tự«. 
Chùa quy mô rộng lớn. Là một quần thể 
kiến trúc tứ hợp viện kiểu cung điện khá 
hoàn chỉnh, có Đại sơn môn, Nhị sơn môn, 
Thiên vương điện, Đại hùng bảo điện, 
Tàng kinh lâu. Đông lang có Tri khách 
đường, Thần nông đường, Địa Tạng các; 
tây lang có Quán Âm các, Sơ Tổ đường, 
Lục Tổ đường, Phương trượng thất. Hình 
dáng và cấu tạo của Đại hùng bảo điện, 
Quán Âm các, Địa Tạng các đều là mái 4 
lớp, 2 lớp ngói trích thủy. Xung quanh có 
78 khối đá khắc vào đời Đường làm lan 
can, trên có đồ án hoa văn tượng Phật, khi, 
nai v. v... Trong chùa còn giữ nhiều văn 
vật, trước bàn Thần có chiếc lư hương lớn 
điêu khắc bằng vẫn thạch vào niên hiệu 
Thái Định thứ 2 (1325) đời Nguyên, cao 
l,5m do 6 khớp lớn nhỏ chồng thành, 
chung quanh có khắc đồ án »thiên nhân 
hiến hoa«, thú chạy, rồng cuộn, hoa sen, 
còn có chuông đồng đúc vào niên hiệu 
Chính Hòa thứ 4 (1114) đời Tông, tắm 
bảng gõ bằng đồng của đời Nguyên, tháp 
Thiên Phật khắc bằng gỗ của đời Minh, 
một bộ Đại tạng kinh khắc bản vào niên 
hiệu Ung Chính đời Thanh. Năm 1980 tiến 
hành trùng tu đại quy mô. 


TRIỀU TÔNG 3# # 

Khế hợp ý chỉ Thiền tông. Tiết »Chính 
Pháp Hi Minh Thiền sư trong NĐHN dq. 18 
ghi: »ï ## HH Jt. HH. 3# H ÿ#. 77 
ÑI #J) ñ# f Fã . # ƒ7 4£ EÄ. 5H 57H Ất 
Ì*. Â Â Ml Z4. — Nếu thấu tỏ ÿ chỉ, 
đạt đến uyên nguyên thì biết mọi động tĩnh, 
đi đứng ngôi nằm đêu hiển bày thiển cơ, 
niệm niệm khế hợp ý chỉ Thiên tông«. 














TRIỂU TÔNG THÔNG NHẪN 
THIỀN SƯ 3 % :Š # ## Éƒ 
Thiền tăng Thông Nhẫn sống vào cuối đời 
Minh đầu đời Thanh hiệu là Triều Tông, 
người đời gọi sư là Triều Tông Thông 
Nhẫn Thiền sư. X. Thông Nhẫn. 


TRIỆU AN *% + (1872-1932) 

Tăng nhân cận đại, họ Dương, tên Truyền 
Húc, người huyện Kiên VỊ, tỉnh Tứ Xuyên, 
Trung Quốc. Năm 17 tuổi, sư đến động 
Cửu Lão, núi Nga My xuống tóc làm tăng, 
rồi đến chùa Thánh Thủy ở Nội Giang để 
thụ giới cụ túc. Sau khi ra khỏi Tứ Xuyên, 
sư thưa hỏi khắp các bậc danh sư đại đức. 
Mùa Xuân năm 1932, sư giảng kinh Kim 
Cang ở Phật học xã Trùng Khánh. Đến 
tháng Il năm ấy sư thọ bệnh rồi mất. Cả 
đời sư xem trọng việc tu thiền tập định. 


TRIỆU CHÂU CẤU TỬ 3ð #| #4 #ÿ 
Công án nổi tiếng này được thấy nơi tiết 
Triệu Châu Tùng Thâm Thiền sư trong 
NĐNN q. 4 như sau: »[|ñ]: %J ƒ il # ?È 
È 1U ##? HE: #. EH: E SãZ 
ñ#È. F 2M lã. tlf f1 È #Œ. ÍñỤ #Z 
j H J# 8l #4? Bị FHl: j !' # % đMl 
#E s — Có vị tăng hỏi: Con chó có Phật 
tảnh không? Triệu Cháu đáp: Không. Tăng 
thưa: Trên từ chư Phật dưới đến loài kiến 
dê đêu có Phật tánh, con chó vì sao lại 
không? Sư bảo: Vì nó còn nghiệp thức.« 
Vào đời Tống, Thiền sư Huệ Khai biên tập 
Vô Môn Quan, xếp công án này vào tắc 
thứ nhất và yêu cầu người tham thiền, tham 
chữ »VÔ« này. Ngày đêm đều đề khởi, 
chớ có hiểu như hư vô, chớ có hiểu như 
hữu vô. 





































































































TRIỆU CHÂU CHÂN TẾ THIỀN SƯ 


919 


TRIỆU CHÂU CHÂN TẾ THIỀN SƯ NGỮ LỤC j# | ## lí š8 # 





NGỮ LỤC 3 »\ tš 3 zÿ É? ‡# # 

Còn gọi: ?rziệu Cháu Hoà Thượng ngữ lục, 
Triệu Châu Tùng Thẩm Thiên sư ngữ lục, 
Chân Tế Đại Sư ngữ lục, Triệu Cháu lục. 
Ngữ lục, I quyển, do Triệu Châu Tùng 
Thâm soạn vào đời Đường, Văn Viễn biên, 
được xếp vào Cổ Tôn Túc ngữ lục quyên 
14 và Tục Tạng kinh tập 118, trang 304. 
Nội dung bao gồm: Hành trạng, Thượng 
đường, Thị chúng, Vấn đáp, Đối cơ, Khám 
biện, Kệ tụng v.v... của thiền sư Tùng 
Thâm. Sách này được xếp vào Cổ Tôn Túc 
ngữ lục quyên 30, còn có I quyển Triệu 
Châu Chân TẾ Thiển sư ngữ lục chỉ dư, 
trong ấy thu thập các Ngữ yếu thượng 
đường thị chúng, Thập nhị thời ca, Kệ 
tụng, Chân tán v.v... 


TRIỆU CHÂU CỔ PHẬT 3ð #\ + ?È 
Vào đời Đường, huyền ngôn pháp ngữ của 
thiền tăng Tùng Thâm được truyền bá khắp 
thiên hạ, đôi khi được gọi là Triệu Châu 
pháp đạo. Thiên hạ đều sợ hãi tin phục, gọi 
sư là Triệu Châu Cổ Phật. X. Tùng Thâm. 


TRIỆU CHÂU KHÁM BÀ 3# »\ 3ÿ # 
Công án này được thấy nơi tiết Triệu Châu 
Tùng Thâm Thiền sư trong NĐHN q. 4 




































































































































































như sau: »#' ft l# †: ã. lñ] — 3Z 
Fl: ®  j +? 3E: 
Tế +. #EHI: #ƒ ññ Hi 
Tá 4 # ll 3 1U MỊ . 
El: HÀ. HH, BH {ft 2 
JH]: Š J## j§ 2? 3E]: 
Tế +. 3#LI: #ƒ# fñ HỊ 
† Hi Búp š ñ fl LÍ: S 
l7 PB ñW ` ƒ {Hs — Có vị tăng 


muốn đi đến Ngũ Đài, hỏi một bà già rằng: 2Š 
Lên Đài Sơn đi ngả nào? Bà già đáp: Cứ 
đi thắng. Tăng liên đi. Bà già nói: Ô hay, 


cái ông thây này lại đi thế ấy. Sau đó có vị 
tăng thuật lại cho sự nghe chuyện này, sư 
bảo: Đợi ta đi khám qua cái đã. Hôm sau, 
sư liên đi hỏi: Lên Đài Sơn đi ngả nào? Bà 
già đáp: Cứ đi thẳng. Sư liền đi. Bà già 
bảo: Ô hay, cái ông thầy này lại ẩi như 
thể. Sự liền trở về viện bảo với tăng răng: 
Bà già Đài Sơn đã bị ta khám phả.« 
Công án này trong cái tầm thường có ngụ bú 
đặc biệt, thể hiện ý nếu muốn ngộ thiền ắt 
cần phải siêu việt ngôn ngữ tri giải, dẹp bỏ 
sự phân biệt đối lập. 


TRIỆU CHÂU TẨY BÁT VU 3š 3| #% 
4k % 

Triệu Châu bảo rửa bát. Công án nổi tiếng 
này được thấy nơi tiết Triệu Châu Tùng 
Thâm Thiên sư trong NĐHN dq. 4 như sau: 








5|]: #2 Á 4: À ế #*. 2 Hữ il 7ZR › 
Hị El: Hệ % ƒ 1H X? EI Bế % ƒ 
1H. ñữÚEH: ĐE 5 ä 2. H fặ Z2Z4 





2® ÌlH. — Có vị tăng hỏi: Con mới vào 
chùa xin thấy chỉ dạy. Sư bảo: Ăn cháo 
chưa? Vị tăng đáp: Ăn cháo rồi. Sư bảo: 
Rửa bát đi. VỊ tăng chợt tỉnh ngộ.« 





Mũi nhọn của công án này ở chỗ hiển bày 
trong việc ăn cháo rửa bát hàng ngày, mỗi 
chỗ đều có thể lãnh hội đạo pháp, thể hiện 
được câu nói: »Tâm bình thường là đạo« 
của nhà thiền đề xướng. 


TRIỆU CHÂU TRÀ 3# #| 3 
Công án này được thấy ghi ở Tiết Triệu 
Châu Tùng Thâm Thiền sư HôNg NDHN 4q. 


























4 như sau: »IP lñ| 3 #lJ: 2 #lJ W. lÌ 
J#£? El: #?#lJ: MB E1: Dợ 3š 2: x 
JỊ đi v Tí II: Z4 fí 8|. Hữ EHl: 

4 #-‹ f£ lự +: BH EL: lã H J# #2 #ll 











tỞỜ x HE 4 %. +2 l ẵ#l 1U x Đã 
3? HỊ #i l# 3: , 3 ⁄ Mĩ. Hÿ El: 











920 


TRỌNG HIỂN # 8# (o8o-1052) 





IB 2Ÿ 2, — Sư hỏi vị tăng mới đến: Từng 
đến đây chưa ? Đáp: Từng đến. Sư bảo: 
Uống trà đi. Sư lại hỏi một vị tăng khác, 
Tăng đáp: Chưa từng đến. Sư bảo: Uống 
trà đi. Sau đó, Viện chủ hỏi sư rằng: Vì 
sao đã từng đến dạy uống trà, chưa từng 
đến cũng dạy uống trà ? Sư gọi: Viện chủ. 
Viện chủ đáp: Dạ. Sư bảo: Uống trà đi!« 
Uống trà là việc bình thường của thiền 
tăng, ở đây có thể cho là tham ngộ đạo 
pháp, tức chỗ nói bình thường là đạo. Công 
án này cũng khơi gợi người học không nên 
vọng sanh phân biệt sự vật. 


TRIỆU TỪ 2š # (1850-1920) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Dương, tự Phổ 
Tịnh, người xứ Cao Yếu, Quảng Đông, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Xương 
Đạo, đời thứ 49 hệ Thanh Nguyên. Trụ trì 
chùa Định Huệ ở Tiêu Sơn. Có ngữ lục 
truyền lại đời. 


TRINH THÚY ä ‡š 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư đến chùa Tư 
Phúc ở Cát Châu (nay là huyện Cát An, 
tỉnh Giang Tây) ra mắt thiền sư Như Bảo. 
Sau này nối pháp ngài và kế vị trụ trì, 
thuộc tông Quy Ngưỡng. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là tâm cô Phật? Sư 
đáp: Núi sông đất đai. 


TRÌNH CƠ 8 ‡* 

Trình bày cơ phong. Bích Nham lục tắc 9, 
q. 1 ghi: »{tb E “ BÉ. j M 1U 4 S 
ñ 1b lãi Ø. PĐr DI 7F 5# ñỆ #f. + & 
4b #ï Hb it. đ  35JK ÁA H4 Â 
lL. — + 22 HE Z2 ‡H ÍL. — Ông ta đã 
trìmh bày cơ phong ra, Triệu Châu cũng 
chẳng làm ông ta thất vọng liền dùng cơ 
phong đề đáp lại. Chẳng phải ông ta cô 











tình làm ra vẻ như thế, mà hễ ai thấu triệt 
thì tự nhiên phù hợp, dường như có sự sắp 
đặt săn rồi«. 


TRỊNH NƯƠNG #§ 3È 

Thiền giả đời Đường. Là con gái nhà họ 
Trịnh. Còn gọi là Trịnh Thập Tam Nương. 
Lúc 12 tuổi cô tham học với Thiền sư 
Trường Khánh Đại An, quyết học tâm yếu 
kế thừa đại pháp của ngài. Cơ pháp của cô 
bén nhọn dường gươm, nổi tiếng khắp 
thiền lâm. 


TRÓC BẠI ‡£ ñ 

Thất bại, đánh bại. Tiết Long Khánh 
Khánh Nhàn Thiền sư trong NĐHN dq. 17 
ghi: »lf ff 3# H: = [#£HJ&. 3 
IJ] tt HH. — Sư vỗ tay nói: Ba mươi năm 
dùng đến mức, hôm nay lại thất bại«. 

Tiết Tịnh Từ Ngạn Sung Thiền sư trong 
NĐHN q. 20 ghi: » H ?## H\ ìš Z Bì ! 
— Hôm nay đánh bại tên giặc này!« 




















TRỌNG BIỆN # #‡ (1030-1108) 
Thiền tăng đời Tống, người Thủy Hưng, 
Quảng Đông, Trung Quốc. Sư nối pháp 
thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài, thuộc tông 
Vân Môn đời thứ ó6, trụ trì chùa Nam Hoa 
ở Kinh Nam, Huệ Châu. 


TRỌNG HIỂN # ã (980-1052) 

Thiền tăng đời Tống, tự Án Chi, người 
Toại Ninh (Đồng Nam, Tứ Xuyên), Trung 
Quốc. Gia thế giàu có, sư theo Nho giáo. 
Thuở nhỏ sư kế thừa gia học song chí lại 
xuất thế, nên lúc tuổi thanh xuân đã bỏ tục 
vào đạo theo Nhân Sắn viện Phổ An xuất 
gia. Ban đầu học kinh luật và xen cả thế 
pháp. Sau khi thụ giới cụ túc sư chuyên tu 
định nghiệp. Sư đến Bắc Tháp, Phục Châu 


021 


TRỌNG HƯNG#t {‡' #4 





(Thiên Môn, Hồ Bắc) tham kiến Thiền sư 
Trí Môn Quang Tộ, y chỉ 5 năm được nối 
pháp làm truyền nhân tông Vân Môn. Sau 
sư ân cư chùa Linh Ấn, Hàng Châu 3 năm, 
khi ra hoằng pháp trụ trì chùa Thúy Phong, 
Tô Châu. Năm sau sư chuyển sang chùa 
Tư Thánh núi Tuyết Đậu, học chúng vân 
tập rất đông, tông phong cực thịnh nên 
được tôn xưng »Tổ trung hưng tông Vân 
Môn«. Bởi sư ở lâu nơi núi Tuyết Đậu nên 
người đời sau gọi sư là »Tuyết Đậu Thiền 
sư«. Sau khi mắt, thụy là »Minh Giác Đại 
Sư«. Đệ tử có 84 người, đứng đầu là Thiên 
Y Nghĩa Hoài. Tác phẩm: Minh Giác 
Thiển sư ngữ lục 6 quyên. 


TRỌNG HƯNG# †† # 

Thiền tăng đời Đường, là thị giả của Đạo 
Ngô Tông Trí. Một hôm đang hỏi pháp, sư 
chợt đánh Tông Trí. Sau đó, Tông Trí bảo 
sư đi nơi khác. Sư ân trong nhân gian 3 
năm. Sau khi Tông Trí tịch, sư chợt ngộ 
duyên trước nên đến Thạch Sương cầu 
chính giải, Thạch Sương thiết trai để sư 
sám hối. Về sau sư ở Tiệm Nguyên, Đàm 
Châu (nay là huyện Trường Sa, tỉnh Hồ 
Nam). 


TRỌNG KHIÊM #† 3# (1174-1244) 
Thiền tăng đời Tống, họ Ứng, người xứ 
Nghĩa Điều (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc, nối pháp Thiền sư Tùng 
Nguyên Sùng Nhạc, thuộc tông Lâm Tế. 
Sư trụ trì chùa Tư Thánh, núi Tuyết Đậu 
trên 10 năm. 


TRỌNG NGUYÊN # # (1010-1081) 

Thiên tăng đời Tống, họ Tôn, người Thiên 
Thừa Thanh Châu (Quảng Nhiêu, Sơn 
Đông) Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 


ThiênY Nghĩa Hoài, thuộc tông Vân Môn 
đời thứ 6, trụ trì chùa Thiên Bát (tại Đại 
Danh Hà Bắc). Hiệu: Văn Huệ Thiền Sư, 
có ngữ lục truyền bá ở đời. 


TRÙ SÁCH #Š 3 

Bàn bạc tính toán, chỉ cho rơi vào vọng 
niệm. Theo Thiền gia, đây là điều đại ky 
của việc tham thiền ngộ đạo. Tiết Bác Sơn 
Hòa thượng truyện trong Nguyên Lai 
quảng lục q. 35 ghi: »4l ú El: Ih] # 3ã 
ï tt? ã HH: Zf HÃI — 
bẻ ER ĐN „ ® ?# ÃI ® IH 6 3. X 
lv. ñ kì HH: ( ÍfS 44}, K. # 
L1. lš ñn ZÄ Pù. - Hòa 
thượng hỏi: Có việc sau này chăng? Thọ 
Xương đáp: Lão tăng chỉ biết hai thời cơm 
cháo, không còn nghĩ đến việc sau này. Lại 
hỏi, Thọ Xương đáp: Về sau ông được ngồi 
mặc áo, mong ông không rơi vào vọng 
niệm. Nghe nói rồi Hòa thượng vâng lệnh 
lên tòa thuyết pháp« 












































> 














k.c 
































TRỤ 

Trụ trì tự viện. Tiết Ngọc Tuyền Đàm Ý 
Thiền sư Hiệ NĐHN 1q 20 ghi: »ấñ 
J. th f EU RÊ. 3X lã BH lề. — 
Đầu niên hiệu Thiệu Hưng, sư ra hoằng 
pháp, trụ chùa Hưng Hóa Tường Vân, 
pháp hội rất thạnh«. 





TRỤ NGẠN KHƯỚC MÊ NHÂN 2š 
# #4 ^ 

Cảnh đẹp làm mê hoặc người. Trong Thiền 
tông dùng từ này chỉ cho dù đã bước vào 
cảnh giới tỏ ngộ, nhưng nếu bám lây cảnh 
ấy liền bị nó trói buộc. Tắc 1l, Tưng 
Dung lục (Đại 48, 234 trung) ghi: »Ẵ 
lƒ ÿÈ bÑ X # ( ZE 7K ñH ), Lệ 
lãt 4 R§ % HỊ C fÈ H ẨM A )‹ 





922 


TRÚC AM {7 Ƒš 





Thuyên qua bến nước ngậm trời thu (ngâm 
trong nước chết). Bơi đến hoa lau ngời 
tuyết trăng (cảnh đẹp làm mê hoặc 
người)<. 


TRỤ SƠN # +› 

Điều hành tự viện. Thuở xưa, các tự viện 
đều tọa lạc ở trong núi nên có từ ngữ này. 
Tiết Dược Sơn Hòa thượng trong NĐHN 
q. 5 ghi: »‡H El: #Z #rf5. H ñ lj 
sò ñBv Ấm JŠ PH H¿. HE #4 #1 &:. 
lữ — l£ Z§ W HE HE W. Bề j fE thị 
3t. — Tổ (chỉ cho Hòa thượng Đạo Nhất) 
nói: Sở đắc của ngươi có thể nói là hợp 
nơi tâm thể bày ra ở tứ chỉ. Ngươi đã được 
như thế, hãy đem ba lạt tre cột nơi bụng 
tùy chỗ trụ sơn ẩi!« 


TRỤ THẾ 4š + 

Phật hoặc các bậc cao tăng ở thế gian giáo 
hóa chúng sinh. Tiết Đan Hà Hòa thượng 
trong TĐT q. 4 ghi: »ïL pũ § ‡H 2 Đã ft: 
THãi 3#. lñ lễ ñ 2 HỊ IE ñ. -— 
Giang Tây Mã Tổ hiện đang trụ thể thuyết 
pháp, người ngộ đạo nhiều đến mức chẳng 
thể ghi chép hết«. 








TRỤ TRÌ + # 

1. Đảm nhận phương trượng, điều khiên tự 
viện. Minh Giác ngữ lục q. 2 ghi: »'? -T: 
ff£ FỊI i£. Bị  #lJ 8W HỊ. @: #H 7) 
Lli na. lñl z4: ñữ th f# l# 
xs tt +! H‹ — Sau khi Học sĩ cởi 
ngọc c đái để lại, sư đưa tiễn đến cửa Triệu 
Châu, ở vài hôm rồi từ biệt. Học sĩ có giữ 
sư lại, sự nói: Tôi trở về núi trụ trì, chẳng 
quên Học sĩ ngày hôm nay«. 

2. Hòa thượng chủ trì tự viện. 7ông Môn 
Võ Khó ghi: »H †í #š ìñ H§ HE 1, 1R 
4# ft ‹: - Thủ tọa Thản đạo nhãn đã 


























sáng, kham nhận Trụ trì«. 


TRỤ VIỆN + I# 
Đảm nhận phương trượng, chủ trì tự viện. 
Tông Môn Võ Khó ghi: » N †: E#v 





























Di ĐÀ H ẤT DM: BÊ #3 2K HE äN, 
#4 — 3 2R H S ẨM. # = Bể HEZR H 
Íí 8. 3W UỤ HH šR 2K nỊ 3Ñ ẩ# . - Nói 





chung về việc trụ viện có 4 điều răn: 

1. Có quyên thế chẳng nên sử dụng hết. 
2. Có phúc chẳng nên hưởng hết 

3. Quy củ chẳng nên thi hành hết. 

4. Lời lẽ hay chẳng nên nói ra hết«. 


TRUẦN zš 

Còn gọi: Độn trí. Gian nan, lao khổ. Tổng 
Môn Võ Khó ghi: 

4: ?m 3 Z8 ƑE ]Ế ïb 
.fF # 8A fE fầ Á 
4- H fƒ 8ñ —: lt 
#% Ý EN tr #6 ÝZ lí 


»Vô đoan bị tiếm uống tao truân 

































































Bán niên hữu dư tác tục nhân 
Kñm nhật tái quy Tam Giáp tự 
Kỷ đa hoan hỷ kỷ đa sân«. 

»Bị gièm vô cớ, gặp gian nan 
Làm người thế tục hơn nửa năm 
Chùa Tam Giáp cũ nay về lại. 
Bao nồi buôn vui lẫn lộn thẳm« 


TRÚC # 

Đánh. Lâm Tế ngữ lục ghi: »H ÿ* Ä 
#3 F 33 — *%. _— Sư đánh ba thoi vào 
hông Đại Ngu«. 


HH 











TRÚC AM #† #Š 
Hiệu của Thiền tăng Khả Quán, sống vào 
đời Tống. X. Khả Quán. 


925 


TRÚC BỀ {7 # 





TRÚC BỀ 2‡ #, 

Còn gọi: Tỉnh thức côn. Cây bê làm bằng 
tre hoặc gỗ, cán tròn, đầu dẹt, giống như 
mái dầm dài 80-100cm. Đây là công cụ của 
thiền sư dùng đề đánh thức người tọa thiền 
ngủ gật hoặc điều chỉnh sống lưng của họ 
cho ngay ngắn. Thủ Sơn Tỉnh Niệm Thiền 
sư trong NĐHN q. 2 ghi: »Ill — H 5š †T 
EếŠ..v lHỊ El: HÃ ƒE ÍT fễ HỊ fẾj. 4` HÃ 
T†E †ï fã HỊ ý. HẠ {E£ Ä l#? - Một 
hôm, Thủ Sơn giơ cây trúc bê lên hỏi tăng: 
Gọi là cây trúc bê phạm, chẳng goi là cây 
trúc bê thì sai trái. Vậy thì gọi là cái gì?« 


TRÚC GIẢN HÒA THƯỢNG #‡ fñ 
#rj 

Thiền tăng Đức Bằng sống vào đời Tống, 
nhân nghe tiếng chày gỗ nện vào ống tre 
mà triệt ngộ, nên được gọi là »Trúc Giản 
Hòa thượng«. X. Đức Bằng. 


TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN 
THANH ⁄#† 3 % 3# # # 

Lục, I quyên do Ngô Thì Nhậm (Hải 
Lượng Thiền Sư) soạn vảo cuối đời Hậu 
Lê, Việt Nam. Đây là những bài thuyết 
pháp tại thiền viện ở phường Bích Câu, 
Thăng Long, là một tổng hợp Nho Thích 
khá độc đáo, với khuynh hướng quy thú về 
Phật giáo Trúc Lâm. Sách gồm có 2 phần: 
Phần đầu nói về hành trạng của 3 vị Tổ 
Trúc Lâm, nhan đề là Tam Tổ Hành Trạng. 
Phần hai là Đại Chân Viên Giác Thanh, nội 
dung gồm có 24 chương trình bày về 24 đề 
tài thiền quán, mỗi đề tài là một thứ âm 
thanh. 24 âm thanh là: 

Không thanh, Ngộ thanh 

Kiến thanh, Hoán thanh 

Định thanh, Tịch nhiên vô thanh 

Hành thanh, Đồng thanh 


Túc thanh, Bắt quả thanh 

Lưu động thanh, Dư thanh 

Ấn thanh, Phát tưởng thanh 

Thuyết thanh, Ngụ thanh 

Trác thanh, Biểu lý thanh 

Minh thanh, Phán thanh 

Tàng thanh, Hưởng thanh 

Nhất thanh, Tiểu khấu hoán thanh 

Mỗi chương có 3 phần: 

1. Nêu lên đặc tính của một thanh, tương 
đương với Niêm 

2. Đưa ra những lời nhận xét của Hải 
Lượng, tương đương với Tụng. 

3. Lời bàn của Hải Âu và Hải Hòa, tương 
đương với Kệ. Tư tưởng trong »Đại Chân 
Viên Giác Thanh« có thể được tóm tắt như 
Sau: 

Đề cao tỉnh thần thiết thực của Nho 
giáo trong các chương: Không thanh, Định 
thanh, Nhất thanh. 

Phát huy phạm trù KHÔNG (6ũnyata) 
của Phật giáo trong các chương: Không 
thanh, Trác thanh, Tiểu Khấu Hoán thanh. 

Nói về vấn đề tốt xấu trong Ngụ thanh, 

vấn đề ân oán trong Phán thanh, vấn đề vô 
hữu trong Trác thanh... 
Trong tác phâm này, Ngô thì Nhậm đứng 
trên lập trường Nho giáo để nghiên cứu và 
tiếp thu Thiền tông, xúc tiến việc hòa đồng 
tam giáo. Hai kinh điển cơ bản của Phật 
giáo Thiền tông là kinh Lăng-già và kinh 
Kim Cương cũng được thể hiện rõ nét 
trong »Irúc Lâm Tông Chỉ Nguyên 
Thanh«. 


TRÚC LÂM THIỀN VIỆN ⁄‡ 3 # 
ba 

1. Thiền viện ở núi Phù Dung, vịnh Tân 
Giới Thuyên, Hong Kong, do Hòa thượng 
Dung Thu xây dựng vào năm 1929, Hai 


924 


TRÚC TIÊN HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC ƒï 2k #I l š§ $ 





thời công phu sớm chiều điều mô phỏng 
nghi thức của chùa Đảnh Hồ, Quảng Châu. 
Chùa này có chỗ nghỉ lại đêm cho hàng đệ 
tử xuất gia lẫn tại gia. 

2. Thiền viện nằm trên sườn ngọn núi 
Phụng Hoàng, cách chợ Đà Lạt khoảng 
5km, thuộc tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. 
Được khởi công từ tháng 4 âÏl năm 1993, 
không đầy một năm sau, thiền viện Trúc 
Lâm đã làm lễ lạc thành vào ngày mùng 8 
tháng 2 âI 1994. Thiền viện do Hòa thượng 
Thích Thanh Từ sáng lập, mang tên một 
dòng thiền xuất hiện dưới thời vua Trần 
Nhân Tông, do chính nhà vua khai sáng: 
Thiền phái Trúc Lâm. Qua 3 cổng tam 
quan, từ phía dưới hồ Tuyền Lâm, du 
khách bước vào chính điện. Đây là khu 
ngoại viện, bao gồm một quần thể kiến trúc 
trang nhã: Nhà khách, Chính điện, Tham 
vấn đường, lầu chuông. Chính điện là tòa 
nhà nhỏ, vuông vắn. Hai lớp mái chồng lên 
nhau với các đầu mái đao hơi cong và hàng 
mái ngói đỏ che chở cho những hàng cột 
nâu tròn chống đỡ phía dưới, tạo cảm giác 
nhẹ nhàng thanh thoát. Bên trong an trí pho 
tượng Thích-ca ngồi trên tòa sen, tay phải 
cầm đóa sen giơ lên. Lầu chuông nhỏ nhắn, 
được trang trí bằng phù điêu chạm hình 
ảnh của Bồ-đề-đạt-ma đạp cành lau; Tổ 
Huệ Khả chặt tay, Tổ Huệ Năng giã gạo; 
Sơ tổ Trúc Lâm giảng kinh. Nơi đây đặt 
một đại hồng chung từ Huế mang vào. 
Ngăn cách hoàn toàn với khu ngoại viện là 
khu nội viện bao gồm nội viện Tăng và nội 
viện Ni. Mỗi bên đều có Tăng đường, thiền 
đường, nhà bếp riêng biệt. Bên Ni còn có 
thêm nhà khách nữ dành cho các cư sĩ nữ 
tu tập. Thất của HT. Thanh Từ nằm giữa 
giao lộ hai nội viện. 


TRÚC LÂM TỰ #† 3+ $ 

Ở đông bắc đầm Hắc Long, phía tây sườn 
núi Thái Sơn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, 
sáng lập vào năm nào không rõ. Chùa này 
từ đời Đường đến nay nhiều lần hưng 
nhiều lần phế. Đời Nguyên cao tăng Pháp 
Hải từng trùng tu thêm. Niên hiệu Tuyên 
Đức thứ 3 (1428) đời Minh, tăng người 
Triều Tiên là Thiền sư Mãn Không lại xây 
dựng thêm, trở thành một ngôi chùa lớn 
hùng vĩ tráng lệ ở Thái Sơn. Sau bị lửa 
thiêu hủy. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 30 
(1602) đời Minh trùng tu. Hiện còn miễu 
Vô Cực là do Trấn thủ Duyễn Châu thuộc 
Quốc Dân Đảng sai Trương Bồi Vinh 
phong cho vợ làm »Vô Cực Chân Nhân« 
mà xây cắt. 


TRÚC NGUYÊN %# /# 
Hiệu của Thiền tăng Tông Nguyên, sống 
vào đời Tống. X. Tông Nguyên. 


TRÚC NGUYÊN # #, 
Hiệu của Thiền tăng Diệu Đạo, sông vào 
đời Nguyên. X. Diệu Đạo. 


TRÚC NHAM #† # 
Hiệu của Thiền tăng Diệu Ấn, sống vào 
đời Tống. X. Diệu Ấn. 


TRÚC THẤT 2‡ # 
Hiệu của Thiền tăng Tịnh Luân, sống vào 
đời Minh. X. Tịnh Luân. 


TRÚC TIÊN HÒA THƯỢNG NGỮ 
LỤC #† #, #z 4 Sẽ í 

Còn gọi: Trúc Tiên Thiên sư ngữ lục, Trúc 
Tiên lục. Ngữ lục, 4 quyền, do Trúc Tiên 
soạn vào đời Nguyên, Duệ Nghiêu v.v.. 
biên, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 80, 


925 


TRÚC TRƯỚC KHẢI TRƯỚC 2# 3# fệ # 





trang 334. Sách này thu thập ngữ lục của 
Trúc Tiên lúc hoằng pháp ở Nhật Bản, tại 
các chùa: Tịnh Diệu, Nam Thiền, Chân 
Như, Kiến Trường, Tịnh Trí, Vô Lượng 
Thọ và các phần: Pháp ngữ, Kệ tụng, Tán 
ngữ, Hành đạo ký, Tháp minh v.v.. . Phần 
sau của quyển cuối có phụ lục 1 quyển 
»Thiên Trụ tập«. 


TRÚC TRƯỚC KHẢI TRƯỚC # 3# 
Zã 3 

Đụng nhăm chạm phải một cách bất ngờ, 
ngầm chỉ nhanh chóng lãnh ngộ thiền 
pháp. Mật Am ngữ lục ghì: »JÑŸ. th Bú T: 



































Xc Đề ÀX. —Đ — ñ#. ïÑ §š 
24x Öj. ẤI RE ll lí. #ã l 2% ỨỊ. ® 
ÐR #8 3 Bà #í. HH # ƒqH. XR # R 














*E, — Sư từ phủ trở về, thượng đường: 
Mỗi một động tác ra vào, mỗi một hành vi 
động tịnh, hoặc ở quản rượu phòng trà 
hoặc ở chợ búa náo nhiệt hoặc ở nơi thớt 
thịt, chọt lãnh ngộ thiền pháp. Khi ấy 
giống như cọp mọc thêm sừng, oai phong 
lẫm liệt. 


TRỤC LOẠI TÙY HÌNH + 3ã Ki #2 
Tùy theo hình sắc và chủng loại. Bậc tu 
hành sau khi đắc đạo, sẽ tùy theo hình sắc 
và chủng loại của chúng sinh mà ứng hiện 
sắc thân để cứu giúp họ. Bài sám Quy 
Mạng của thiền sư Di Nhiên ghi: 

{ù 2 1t. -. 3⁄4 Xí Bỗ JÉ 

JR Đ f4 v R 1Ù 3Š 
»Tha phương thử giới 
Trục loại tùy hình 

Ứng hiện sắc thân 

Diễn dương diệu pháp«. 
»Ở cối này hay phương khác 
Tùy theo hình sắc, chủng loại 
Ta sẽ ng hiện sắc thân 








Diễn dương thiên pháp vi diệu«. 


TRUNG ẤP ÂN # #, 8 

Thiền tăng Hồng Ân, đời Đường, ở Trung 
Ấp tại Lãng Châu, người đời gọi là Trung 
Ấp Ân. X. Hồng Ân. 


TRUNG ĐỘ † # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, sư thờ thiền sư 
Lạc Phố Nguyên An làm thầy và đắc pháp 
nơi ngài. Khi ra hoằng pháp sư trụ chùa 
Đại An Quốc tại Đặng Châu (nay thuộc 
tỉnh Hà Nam). 


TRUNG ĐỘNG SƠN # #4 :) 

Thiền tăng Đạo Toàn, đời Đường, ở Động 
Sơn làm Trụ trì đời thứ 2 nên mọi người 
gọ! là »Trung Động Sơn«. X. Đạo Toàn. 


TRUNG HẠ # # 


Trong thời kỳ an cư. Như Tịnh ngữ lục q. 

thượng ghi: »'h TL: 3: Xi DI ll 
ƒÝ. #5#'*®. hñ— fñJ 7. 

Mf {E HỆ 7K Bỉ ‹ — Trong thời kỳ an cư, sự 
thượng đường: Kiết hạ đã qua rồi, giải hạ 
còn chưa đến, một câu ở khoảng giữa, hoa 
Sen nở sOi mặt nước. « 
































TRUNG HÒA THIỀN TỰ ‡ #z #ÿ 3 
Ở núi Phúc Thọ, khu Bắc Đầu, thành phố 
Đài Bắc, tỉnh Đài Loan, Trung Quốc. Năm 
1924 Thiện Phúc ở tại đường Diên Bình 
Bắc, thành phố Đài Bắc hai chặng kiến 
thiết Bố Giáo Sở tông Tào Động, pháp 
duyên thù thắng, tín chúng ngày càng tăng. 
Vì mưu cầu sự phát triển sự nghiệp bèn 
mua núi Phúc Thọ, khu Bắc Đầu khai sơn 
cất chùa. Năm 1931 chùa cất xong, ban 
đầu gọi là »Thanh Tuyên Tự«, sau đôi tên 
là »Trung Hòa Thiền Tự«. Chùa nằm ở 


926 


TRUNG PHONG HÒA THƯỢNG QUẢNG LỤC H" l§ 3i Nú Jš $# 





lưng chừng núi Phúc Thọ, quang cảnh ưu 
mỹ. 


TRUNG HỘI TỰ †‡ $ 3 

Ở phía đông Thiên Sơn, cách thành phố 
Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc 
20km về phía đông, là một trong năm đại 
thiền lâm của Thiên Sơn. Được xây dựng 
vào đời Đường, trước chùa có tắm bia khắc 
vào niên hiệu Gia Tĩnh thứ 4 (1525) đời 
Minh ghi: »TIrên núi Thiên Sơn phía nam 
Tương Bình, từ đời Đường sắc chỉ xây 
dựng năm ngôi cỔ sát, trong đó có chùa 
Trung Hội«. Đây chính là nguồn gốc tên 
»Trung Hội Tự«. Trong chùa có Tiền điện, 
Chính điện, Thiền đường, Hậu các, Thủy 
đình. Trong chùa nguyên còn giữ 11 tấm 
bia khắc đời Minh Thanh, như tấm bia 
trùng tu vào niên hiệu Vạn Lịch thứ 8 
(1580) đời Minh, hiện còn 2 tắm. 


TRUNG NGẠN *# ở 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Vân Cư Hoài Nhạc, thuộc tông Tào Động. 
Sư ở Dược Sơn, Lễ Châu (nay là huyện Lễ, 
tỉnh Hồ Nam). 

Có vị tăng hỏi: Thầy xướng gia khúc của 
ai, nỗi pháp người nào? Sư đáp: Vân Lãnh 
long xướng nguyệt. Thần Phong động 
thượng tuyền (trăng soi sáng rồng Vân 
Lãnh, suối chảy qua động Thần Phong). 


TRUNG NHÂN # + (-1179) 

Thiền tăng đời Tống, tự Mông Đường, 
người xứ Lạc Dương (nay thuộc Hà Nam), 
Trung Quốc. Thuở bé sư vào viện Phụng 
Tiên ở Đông Kinh xuất gia. Niên hiệu 
Tuyên Hòa thứ 1 (1119) sư được cấp độ 
điệp, xuống tóc ở viện Khánh Cơ. Sau khi 
thụ giới cụ túc, sư thường lui tới nơi phiên 


dịch Tam tạng, nghiên cứu đến chỗ tột 
cùng, song đối với Thiền tông thì sư chưa 
tin. Khi ấy, Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần 
ở chùa Thiên Ninh, tiếng tăm vang dội, sư 
liền đến tham yết. Trong lúc thưa hỏi, 
Khắc Cần vả miệng sư một cái, làm rụng 
một cái răng. Sư chợt đại ngộ, xin ở lại hầu 
ngài, tiếp tục thưa hỏi thêm. Về sau, sư 
khai pháp ở chùa Đại Giác, rồi dời sang 
chùa Trung Trúc, lại dời đến chùa Linh 
Phong. Niên hiệu Thuần Hy thứ 1 (1174), 
sư được vua triệu vào nội điện hỏi pháp, sư 
liền xiến dương tông chỉ. Sư tịch vào niên 
hiệu Thuần Hy thứ 6 (1179), có thuyết 
khác nói sư mất vào niên hiệu Gia Thái thứ 
3 (1203). 


TRUNG PHONG HÒA THƯỢNG 
QUẢNG LỤC 1# #z #8 # 

Gọi đủ: Thiên Mục Trung Phong Hòa 
thượng quảng lục. Ngữ lục, 30 quyền, do 
Trung Phong Minh Bản soạn, Từ Tịch 
biên, được xếp vào 7c Tạng kinh tập 122. 
Quyền thủ có bài »Tiến Thiên Mục Trung 
Phong Hòa thượng Quảng Lục Biểu«. Nội 
dung toàn sách gồm có: Thị chúng, Tiểu 
tham, Sơn phòng dạ thoại, 7n 74m Minh 
tịch nghĩa giải, Lăng Nghiêm trưng tâm 
biện kiến hoặc kiến, Biệt truyền giác tâm, 
Kim Cương Bát-nhã lược nghĩa, Huyễn 
Trụ gia huấn, Nghĩ Hàn Sơn Thi, Đông 
ngữ tây thoại, Tạp trước, Kệ tụng v.v... 
Trung Phong Minh Bản trưng dẫn nhiều 
yếu chỉ kinh điển như: Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa, Viên Giác, Duy-ma-cật, Lăng 
Nghiêm, còn dẫn thoại đầu của các thiền 
sư: Bồ-đề Đạt-ma, Huệ Năng, Lâm Tế 
Nghĩa Huyền, Hoàng Bá Hy Vận, Bách 
Trượng Hoài Hải, Quy Sơn Linh Hựu, 
Động Sơn Lương Giới để làm căn cứ dung 


927 


TRUNG PHONG HÒA THƯỢNG TẠP LỤC nh l# #1 )j ## ## 





hòa các thuyết và chủ trương: Thiền Tịnh 
dung nhiếp lẫn nhau, Giáo Thiền nhất trí, 
nên có bải tán khen Phật pháp hưng thạnh 
là nhờ Trung Phong Minh Bản. Sư còn chủ 
trương Nho Phật nhất trí: Đạo đức, nhân 
nghĩa, lễ nhạc, san chính của Nho gia tức 
là hiển hiện diệu dụng nhất tâm của Phật 
giáo. Dương Nhân Sơn phê bình sách này 
như sau: »Bỏ văn hoa lấy chân thật, nhân 
sự rõ lý, trong ấy chỉ dạy sự rèn luyện 
vững vàng và miên mật, khám biện mình 
xác, không vay mượn, không bao che, oai 
phong lẫm liệt như mặt trời giữa sương 
mù, đúng là tác phẩm nổi bật trong tông 
môn«. 


TRUNG PHONG HÒA THƯỢNG 
TẠP LỤC '† *$ 42 ñ 3è %k 

Còn gọi: 7ên Mục Minh Bản Thiên sư 
tạp lục. Ngữ lục, 3 quyền, thu thập những 
phần chưa đem vào ?zung Phong Hỏa 
thượng quảng lục như: Thị chúng, Pháp 
ngữ, Kệ tụng, Đầu đà khổ hạnh ca, Thác 
bát ca v.v... và được xếp vào 7c Tạng 
kinh tập 122, trang 724. Quyền cuối có phụ 
lục phần đề bạt của Thử Sơn Huyền Uyên 
(vị tăng Nhật Bản). Sách được biên tập 
xong vào khoảng niên hiệu Minh Hòa thứ 
6 (1769). 


TRUNG SƠN HÒA THƯỢNG 3) 
#rj 

Thiền tăng Đạo Toản, sống vào đời 
Đường, ở Tuyến Thủy thuộc Trung Sơn 
nên người đời gọi là Trung Sơn Hòa 
thượng. X. Đạo Toản. 


TRUNG TÂN 3 (1336-1401) 
Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Tuyệt Hải 
Trung Tân, họ Đằng Nguyên Thị, người xứ 


Thổ Tả Châu. Niên hiệu Chí Chính thứ 28 
(1368) sư vượt biển sang Nam Kinh 
(Trung Quốc). Nối pháp Thiền sư Tông 
Lặc đời thứ 26 hệ Nam Nhạc, đời thứ 9 
tông Lâm Tế Nhật Bản. 

Niên hiệu Hồng Vũ thứ 9 (1376) trở về 
nước làm Tổ khai sơn chùa Bảo Quan, sau 
được mời trụ trì các chùa Đăng Trì, Tướng 
Quốc. 


TRUNG THIÊN TRÚC TỰ † & # 
# 


Ở trong núi Thiên Trúc, thành phố Hàng 
Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chùa 
xây vào niên hiệu Khai Hoàng thứ l7 
(597) đời Tùy, cao tăng Ấn Độ đến nơi này 
thấy núi sông xinh đẹp, khen rằng: »Ði hết 
Trung Quốc 400 châu, chỉ có nơi này xứng 
đáng để đạo nhân vân du«. Ngài bèn xây 
dựng đạo tràng nơi đây. Niên hiệu Thái 
Bình Hưng Quốc thứ 1 (976) đời Tống, 
Ngô Việt Vương đổi tên là »Sùng Thọ 
Viện«. Niên hiệu Chính Hòa thứ 4 (1114) 
đời Tống ban tên »Thiên Ninh Vạn Thọ 
Vĩnh Tộ Thiền Tự«. Đầu những năm đời 
Nam Tống, tương truyền trong chùa Bồ tát 
hiển linh, Tống Cao Tông sắc chỉ mở rộng 
điện vũ, còn ban cho Phật tượng trong 
cung đặt tại Hoa Nham Bảo Các, chùa dần 
dần hưng thịnh. Khoảng niên hiệu Thuần 
Hy (1174-1189) theo truyền thuyết chùa 
này cầu mưa linh nghiệm, một thời hương 
khói tấp nập, vua quan đến cầu cúng không 
dứt. Niên hiệu Thiên Lịch thứ I (1328) đời 
Nguyên đối tên là »Thiên Lịch Vĩnh Tộ 
Thiền Tự«. Đầu niên hiệu Hồng Vũ (1368- 
1398) đời Minh ban hiệu »Trung Thiên 
Trúc Thiền Tự«, ba chữ »TIrung Thiên 
Trúc« trên sơn môn là do Trung Sơn 
Vương Từ Đạt viết. Chùa này bị phá hủy 


928 


TRUY MÔN THẾ PHỔ /£§ Ƒï jH 3# 





vào khoảng niên hiệu Chính Đức (1506- 
1521) đời Minh, sau đó xây cất lại. Niên 
hiệu Khang Hy thứ 42 (1703) đời Thanh 
ban tắm biển »Linh Trúc Từ Duyên«, niên 
hiệu Càn Long thứ 30 (1765) đổi tên là 
»Pháp Tịnh Tự«, niên hiệu Quang Tự thứ 
18 (1892) trùng tu. 


TRÙNG BIÊN TÀO ĐỘNG NGỮŨ VỊ 
HIẾN QUYẾT # #3 Ÿ ;E| # 4š 8ñ ‡+x 


Còn gọi: 7ào Động Ngũ Vị Hiển Quyết. 
Trùng Biên Tào Động Ngũ Ưị. Sách, 3 
quyền, do Huệ Hà biên vào đời Tống, được 
xếp vào Tực Tạng kinh tập 111, trang 228. 
Nội dung thu thập: Lời tựa của Hòa thượng 
Hối Nhiên, tựa của Huệ Hà, và bài tựa 
»Trùng Tập Động Sơn Thiên Chính Ngũ 
VỊ Tào Sơn Giản Ngữ« của Quảng Huy, 
Động Sơn Ngũ Vị Hiển Quyết, Thiên 
Đồng Tứ Tá Tụng, Toại VỊ Tụng, Bảo 
Cảnh Tam-muội, Phần Dương Quảng Trí 
Ca, Tào Sơn Tam Chủng Đọa Tứ Chủng 
DỊ Loại v.v... 


TRÙNG MÔN KÍCH THÁC # ?] # 
f 


Làm cửa ải, điểm mỡ canh. Nghĩa là có 
phòng bị thì được an ồn, vui vẻ. Thiển Lâm 
Bảo Huấn (Đại 48, 1017 trung) ghi: »|B| 3E 
ñB ÄÀ Tỉ El: Hí 5 ñ 4b  KHỊ. lở 
l J2 &ÑU. ñ Ÿñ fủ RIỊ # Ri. PT ĐI 
+i Ƒ!] !R #§ DI fÿ 4 # . — Thiển sư Viên 
Thông bảo ngài Đại Giác rằng: Bậc thánh 
xưa trị tâm ở lúc chưa mạnh nha, ngừa 
tình ở lúc chưa rồi loạn. Vì lẽ nếu có dự bị 
thì được an vui, thế nên làm cửa ải, điểm 
mỗ canh đề phòng ngừa trộm cướp«. 












































TRÙNG TU PHỔ ĐÀ SƠN CHÍ # 
1 # I h & 

Chí, 6 quyên, do Chu Ứng Tân soạn vào 
đời Minh, được xếp vào Trung Quốc Phật 
Tự Sử Chí Vựng San tập I. Núi Phố-đà 
vốn có »Bổ-đà-lạc-ca Sơn truyện« do 
Thạnh Hy Minh, người xứ Quy Tư soạn 
vào đời Nguyên, hiện còn I quyền. Đến 
đời Minh, Hầu Kế Cao tiếp tục soạn Sơn 
chí. Khoảng niên hiệu Vạn Lịch (1573- 
1619) Chu Ứng Tân đem quyên Sơn Chí 
(của Hầu Kế Cao soạn) lược bớt phần chùa 
mà thêm phần núi, làm thành 6 quyền, chia 
ra 14 môn: Thần hàn (văn chương của 
Vua), Đồ khảo, Sơn thủy, Điện vũ, Quy 
chế, Kiến chế, Linh dị, Ban tứ, Mạng sứ, 
Thích tứ, Vật sản, Nghệ văn, Sự lược, Thi. 
Sách này nội dung phong phú, thể lệ 
nghiêm cân, dù đời sau có biên quyên sơn 
chí khác cũng không hơn nổi, và được ấn 
hành vào khoảng niên hiệu Vạn Lịch, lưu 
truyền không rộng. 


TRUY BẠCH ##§ É 

Còn gọi: Truy tố. Truy = Hắc: Chỉ cho 
người xuất gia. Bạch = Tố: Chỉ cho người 
thế tục. Chúng xuất gia thường mặc áo đen 
hoặc áo hoại sắc nên được gọi là Truy ụ. 
Kẻ tại gia thường mặc áo trắng nên được 
gọi là Bạch y. Từ ngữ Truy bạch chỉ chung 
cho hàng tăng tục, đạo tục. 


TRUY MÔN THẾ PHỔ # P1 + ‡# 

Gọi đủ: Chung Nam Sơn Thiên Long Hội 
Tập Truy Môn Thế Phổ. Còn gọi: Thích 
Thị Nguyên Lưu Ngũ Tông Thế Phổ Định 
Tổ Đồ. Sách, 1 quyền, do Tân Lôi và Minh 
Hỷ cùng biên tập vào đời Thanh, được ấn 
hành vào niên hiệu Khang Hy thứ 42 
(1703), sau đó được xếp vào Tực Tạng 


929 


TRUY TỐ £#§ # 





kinh tập 147, trang 677. Nội dung thuật lại 
hệ phổ chính và phụ của các tông: Quy 
Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, 
Pháp Nhãn; nguồn gốc và sự phát triển 
cùng với tông phong đặc biệt của các tông 
ây. 


TRUY TỐ # #$ 
Phân biệt rõ. Tiết Thanh Nguyên Duy Tín 
Thiền sư trong NĐHN q. 17 ghi: » E 3 : 


























































































































+2 Tú — -† F Ñi 2E # li lữ. ằ th 
li, 7k 2K. &—S@#%&. 1N 
jI 3. 4 fñỦ ÀA jấ. h tị 3® LH, 
b 7K 4 7K ‹ lí % Í#l fññ ÍÑ SX Bế V 
lk tắƒ l th 3 REth, 7K R 2K: 
Xx®#. 3š =WNÑf. & hỊ R HỊ? 
TH \ ãã # f8 H,. ñšt l# ÄlN 4 Tl. 























— Sự thượng đường, nói: Ba mươi năm 
trước, lúc lão tăng chưa tham thiên, thấy 
nủi sông là núi sông. Sau khi gặp Thiện tri 
thức chỉ cho chỗ vào, thấy núi sông không 
phải là núi sông. Hôm nay đến được chỗ 
hoàn toàn thôi nghỉ, thấy núi sông là núi 
sông. Đại chúng, ba thứ kiến giải này là 
đồng hay khác? Có người nào phân biệt rõ 
được thì ta thừa nhận rằng chính mắt thấy 
được lão tăng«. 


TRUYỀN BỐ 4# % 

Truyền bá. Lâm Tế ngữ lục ghi: »3lj !Ù\ ÙÄÑ 
`. H~ÀAlW: lỗ FáÍ7 N?T 23. RỊ 
l§ f# 1. TỪ Á ðã ft BH lí: 7 





























Ji XS. R EH 2E mi 5 Bá Bá HỤ 
4s - (Thiên sự Phố Hóa) đi ra ngoài 


thành một mình, tự chui vào trong áo 
quan, nhờ người đi đường đậy nắp lại. Tức 
thì tin ấy được truyễn bả, người trong chợ 
đua nhau đến mở nắp quan tài lên thì thấy 
toàn thân sư biến mát, chỉ nghe tiếng linh 
văng vắng trên không, xa dân rồi máắt«. 


TRUYỀN DỤC 4$ š (1638-1685) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Trương, người 
xứ Kim Lăng (nay là Nam Kinh) Trung 
Quốc. Năm 23 tuổi xuất gia. Một hôm, sư 
xem sách »Trượng Nhân lục« của thiền sư 
Giác Lãng Đạo Thạnh, đến câu nói 
»Buông dao xuống liền thôi, đâu cần bảo ta 
là một trong ngàn đức Phật« trong truyện 
Đồ tế Quảng Ngạch, sư liền đốn ngộ, thân 
tâm sảng khoái. Sau đó, sư tham yết Hòa 
thượng Thê Hà Y được đại ngộ, nối pháp 
ngài, thuộc tông Tào Động. Ban đầu sư 
đến Mộng Bút Sơn tại Phúc Kiến khai 
pháp, rồi dời đến chùa Hồ Tâm. Niên hiệu 
Khang Hy thứ 14 (1685), sư trụ chùa Báo 
Ân ở Kiến Châu (nay là huyện Kiến Âu, 
tỉnh Phúc Kiến). 


TRUYỀN ĐĂNG 4# # 

Còn gỌI: Ti ruyên pháp. Trong Thiền tông, 
chư Tổ tiếp. nối truyền thừa, giống như cây 
đèn này mỗi qua cây đèn kia, một ngọn 
đèn có thể môi được rất nhiều ngọn đẻn, 
các ngọn đèn ấy đều sáng tỏ. Ngọn đèn đầu 
tiên không vì thế mà giảm bớt một tí ánh 
sáng nào. Truyện Thiền sư Thủy Nguyệt 
Thông Giác linh Thiên sư Việt Nam ghi: 
h jl IX 19 Ẩ E 
4U ÀA “š H 
TïŸ RR Xã 2K bn ?Y f 
ÑỲ ƒ' lụ 2s 5 Â Ñl 
»Quế nham suy phức tục truyền đăng 
Thu nhập trường không quế bích tằng 
Trì nhĩ viên lai khai bảo kính 

Từ dư quy khứ thị kim thằng«. 
»Rừng quế phun hương tiếp mỗi đèn, 
Thu về đâu đáy ngát hương thêm 

Vì người xa đến bày tự tính 

Giã biệt ta về chỉ đạo Thiên«. 








: bu bá 


H li 
































930 


TRUYỀN TÂM !# ;b 





TRUYỀN HÓA 4# 4 
Truyền bá đạo pháp, giáo hóa chúng sinh. 
Chương »Phú-na-da-xa, tổ thứ I1« trong 














0110 Son # 4 Jš 
7N HÍE. M fí H ï R H§ ⁄* ÿ ấế 














2š BỊ š 1Ä 3i. jk À ¿ t HH ẨM TT TẾ 
tt. - Như Lai thọ ký rằng: Sau khi ta 
diệt độ 600 năm, sẽ có hiển giả Mã Minh ở 
nước Ba-lanai (Baranas) hàng phục 
ngoại đạo, độ người vô lượng, tiếp nổi ta 
truyền hóa«. 














TRUYỀN MINH ĐẠI SƯ 4# #1 % 
1. Thụy hiệu của Thiền tăng Như Hội, đời 
Đường. X. Như Hội. 

2. Thụy hiệu của Thiền tăng Thiện Hội, đời 
Đường. X. Thiện Hội. 


TRUYỀN PHÁP CHÍNH TÔNG KÝ 
18x E #& ?6 

Gọi tắt: Chính Tông Ký. Đăng lục, 9 
quyền, do ngài Khế Tung viết vào đời 
Tống, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 
51, trang 715. Sách này là kế tiếp sau Cảnh 
Đức Truyền Đăng lục, kê về truyện ký các 
Tổ sư từ Án Độ đến thứ tự trao pháp kế 
thừa nhau của các Thiền sư Trung Quốc. 

Quyển I: Kể truyện Phật Thích ca 
Mâu-nI 

Quyền 2-6: Kể truyện từ Tổ Ca-diếp 
đến Tổ Huệ Năng 

Quyền 7-8: Kể vắn tắt truyện của 1304 
vị đệ tử của Tổ Huệ Năng. 

Quyền 9: Sự tích của 205 vị thuộc hệ 
phái phụ thuộc, từ ngài Huệ Năng trở về 
trước. 

Ngoài ra, còn có phần phụ lục sau sách này 
gồm: 

Truyền pháp Chính Tông Định Tổ Đồ, 
l quyền. 


Truyền pháp Chính Tông Luận, 2 
quyền. 


TRUYỀN PHÁP CHÍNH TÔNG 
LUẬN #‡ # # & #4 

Luận, 2 quyền, do Khế Tung soạn vảo đời 
Tống, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 
51, trang 773. Tác giả tra cứu để sửa lại 
cho đúng pháp thống chính mạch của Tổ 
sư Thiền môn, trình bày và phân tích vấn 
đề truyền trao trực tiếp giữa thầy trò, kế 
thừa thiền pháp. Sách này là chị em với 
thiên »Truyền Pháp Chính Tông Ký«. Đại 
ý này nhằm làm sáng tỏ pháp thống của 33 
vị Tổ đích truyền pháp hệ kể từ Đức 
Thích-ca Mâu-ni đến Tổ Huệ Năng và trả 
lời những câu chất vấn về Thiền tông như: 
»Dĩ tâm truyền tâm«, »Giáo chứng nhất 
như«. V.V... 


TRUYỂN SỞ 1# # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Kinh 
Châu (nay là huyện Kinh Xuyên, tỉnh Cam 
Túc) Trung Quốc. Sư thờ Thiền sư Lạc 
Phố Nguyên An làm thầy và đắc pháp nơi 
ngài. Khi ra hoằng pháp, sư trụ viện Thanh 
Phong tại Phong Tường, người học bốn 
phương tụ hội, tiếng tăm lan xa. Về sau sư 
truyền pháp cho Thanh Miễn rồi thị tịch. 


TRUYỀỂN TÂM ## + 

Truyền bá thiền pháp. Thiền tông còn gọi 
là Tâm Tông nên truyền bá thiền pháp 
được gọi là truyền tâm. Tiết Lâm Tế Hòa 












































thượng trong TĐT q. 19 ghi: »Ñl [X| JÝ. f† 
kướtt lv ẤE | ÑR TE. Á đã hú lễ {, 
Hỹ Pị Hl <: ƒ H +. ##.‹ X7 
4X H —IH. H6 ml ab. 5 — 
Tt ‡s ĐỊ ĐỀ. — Sư nhân đây hâu hạ Đại 


931 


TRUYỀN TÂM ĐẠI SƯ # b X 





Nơu, trải qua thời gian hơn 10 năm. Đại 
Ngu lúc sắp thị tịch, dặn đò Sư rằng: Con 
tự chẳng cô phụ chí bình sinh. Rồi thì sẽ 
hết một đời ta. Sau này khi ra hoằng pháp 
truyền tâm, điều thứ nhất là con chớ quên 
ngài Hoàng Bá«. 


TRUYỀN TÂM ĐẠI SƯ 4š +: % ## 
Hiệu của Thiền tăng Sư Hạo, đời Tống. X. 
Sư Hạo. 


TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU 4š +: #3 
® 


1. Yếu chỉ tham thiền do Tổ sư của Thiền 
tông truyền cho thiền giả. 

2. Lục, I quyền, do Thiền sư Hy Vận ở núi 
Hoàng Bá thuộc Hồng Châu tùy cơ thuyết 
pháp. được đệ tử của ngài là Bùi Hưu gom 
góp ghi chép lại vào năm 857. Quyên lục 
này được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 48. 


TRUYỀN TRÌ 1$ #‡ 

Truyền trao và nhận giữ. Tiết Đạo Nhất, 
đời thứ 3 dưới Đại Giám trong CTTNL q. 
1 ghi: »fi ñŠ lỤ 2K lÃ] El: 2K # Ÿñ 2 
ft li fJ 3š? ñữ đ1 l] El: Ƒk 3 fl li 
ñị †*? — Có vị giảng sư đến hỏi rằng: 
Chưa biết Thiên tông truyền trì pháp gì? 
Sư vặn lại: Giảng sư truyền trì pháp gì?« 
































TRUYỀN Y 4# & 

Thiền tông Trung Quốc từ Sơ tô Bồ-đề- 
đạt-ma đến Lục tổ Huệ Năng đều được gọi 
là »Ðơn truyền« (chỉ truyền cho một 
người). Đồng thời với việc truyền trao 
thiền pháp, còn giao cho y (casa) để làm 
pháp tín, sự kiện này gọi là »Truyền y«. 
Trùng Tấm Tào Khê Nguyên Bản Pháp 
Bảo Đàn Kinh Duyên Khởi: »Š ‡H ( †R 
7‡H 8S  ) — THf+. =T+u 








tu. mức H E= T th 
Khảo tô (chỉ Lục Tổ Huệ Năng) 24 tuổi 
được truyền y, 39 tuổi được cạo tóc, thuyết 
pháp lợi sinh 37 năm« 





° 


TRUYỆN KÝ (THIÊN TÔNG) 4# # 
G# ) 

Loại hình văn học, tập trung vào việc trần 
thuật một số nhân vật trong nhà Thiên. 
Trong truyện ký tổng hợp của Phật Giáo 
Trung Quốc luôn luôn bao gồm truyện ký 
của thiền tăng. Như Cao Tăng truyện do 
Thiền tăng Huệ Kiểu (sống vào đời Lương, 
Nam Triều) soạn, gom chép 10 khoa 
truyện ký của Phật tăng, trong đó có một 
khoa »Tập Thiền« ghi lại truyện của 12 vị 
thiền tăng nổi tiếng. Tùy theo sự phát triển 
của Thiền tông, trong truyện ký tổng hợp 
vào những thời kỳ sau, số thiền tăng chiếm 
tỷ lệ tăng dần. Như trong 7ực Cao Tăng 
truyện do Đạo Tuyên (vị tăng sống vào 
thời sơ đường) soạn, khoa »Tập Thiền« 
gồm có truyện ký của 98 vị thiền tăng. Về 
sau, Thiền tông phát triển mạnh, liên tục 
xuất hiện các tác phẩm chuyên viết về 
truyện ký của Thiền tăng, như Thiển Lâm 
Tăng Bảo truyện do Huệ Hồng (vị tăng 
sống vào đời Tống) soạn, ghi được 8§I vị, 
Tăng Bảo Chính Tục truyện do Tổ Tú 
soạn, ghi được 28 vị. Ngoài ra còn có một 
loại tác phẩm chuyên viết về truyện ký của 
một người, như 72o Khê Đại Sư Biệt 
truyện do Vô Danh soạn, Minh Châu Định 
Ứng Đại Sư Bồ Đại Hòa thượng truyện do 
Vô danh soạn. Cho đến nay, nếu nhận xét 
bằng nhãn quang của nhà nghiên cứu lịch 
sử Thiền tông thì các tác phẩm Truyện ký 
trong văn hiến Thiền tông dường như chỉ 
là một số ít, đại đa số thiền tăng bao gồm 
một số thiền tăng quan trọng đều không có 


932 


TRỰC HẠ # F 





truyện ký chuyên biệt. 


TRỰC # 


I. Ắt phải. Nhất thiết phải. Tiết Từ Vân 
Ngạn Long Thiền sư trong NĐHN q. 18§ 
ghi: »Éí # R Ä. £ fñ f H li H ‹ — 
Nhất thiết phải là thật sự muốn mua, chứ 
không được giả vờ trả giá«. 











2. Giả sử. Dù cho. Tiết Động Sơn Hòa 
thượng trong TĐT q. 6 ghi: »ấ? A lỗ] ilj 
t\: Hỹ Hỹ Ÿ#J ÿ§ #. X ÄIJ #. HỊ f{F 
J# £ f4 ?#*? iM tị # HH: ll + 
7E ft — 7). 1U f8 kô?* ft. - Có 
người hỏi Động Sơn: Luôn luôn chăm lau 
chùi là rất tốt, do đâu mà chẳng được y 
bát? Động Sơn đáp rằng: Dù cho nói xưa 
nay không một vật, cũng chưa được y bát 
nữa làl« 






































3. Vậy mà, mà. Phó từ, biểu thị sự bất ngờ. 
Phần tựa của Phật Nhật Phố Chiếu Huệ 
Biện Thiền sư Tháp Minh trong PKNL q. 
20 ghi: »4 #4 fñ 1# ĐWí 3l, 2®} 
JÈ.! — Chẳng ngờ là chỗ nhà Nho đạt đến, 
vậy mà đến được nơi ấy«. 





TRỰC CHỈ NHÂN TÂM # 3# ^. »› 


Trực tiếp chỉ rõ bản tâm của mọi người. 
Chẳng thông qua lời nói chữ nghĩa, chăng 
thông qua trình tự tiến hành, chỉ rõ bản tâm 
của người là Phật, ai nhận ra được bản tâm 
liền thành Phật. Đây là ý chỉ trọng yếu của 
Thiền tông, cũng là nguyên tắc quan trọng 
trong sự truyền pháp, dạy dỗ của thiền gia. 
Bích Nham lục q. 1 ghi: »11| 3H Bị Đ 2# - 

đỶ f lò HỊ. †l Á ò. h W# wW 
th. — Tổ sư từ Ấn Độ sang, chỉ truyền 
tâm ấn, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành 
Phát«. 























TRỰC ĐẮC ñ /#‡ 

1. Đến nỗi. Từ biểu thị hành vi, động tác 
và tình huống tạo thành kết quả nào đó ở 
tương lai. Tiết Hoài Hải đời thứ 3 dưới Đại 
Giám (Hoài Hải) trong CTTNL q. 1 ghi: 
»‡H C HỊ Hộ ‡H ) 4# Hg . B f8 = H 
H l.. — Tổ (đức Mã Tô) liền hét đến nổi 
sư bị điếc tai ba ngày« 

2. Giả sử; cho dù. Từ biểu thị giả thiết. Tiết 
Tân La Thanh Viện Thiền sư trong NĐHN 
q. 6 ghi: »Éí ƒ## 4 #:. 7R # 3B f‹ - 
Giả sử ngươi không tranh đấu cũng là có 
lỗi!« 















































TRỰC ĐIỆN # # 

Người quản lý điện, đường trong tự viện. 
Tông Môn Võ Khó ghi: »|H| 8 lặ I$ V l 
lš [] Hi ?|. 3Š Hã Eí Jế f7 #í HW 2# bí 
[']|. — Sư xoay người lại, tìm cách vào, 
thấy cửa điện đã đóng, liên gọi vị hành giả 
trực điện là Thủ Thuần ra mở của«. 























TRỰC HẠ ñ T 

1. Xuống phía dưới; hướng phía dưới. Tiết 
Giang Tây Mã Tổ Đạo Nhất Thiền sư 
trong NĐHN q. 3 ghi: »jỆ }# -L: lñ]: 
RE &#® ÀÁ, ññ HH m 2? HR. HỦ H F 
lBH|.. — Bàng cư sĩ hỏi: Chẳng lầm người 
xưa nay, thỉnh sư đề mắt nhìn lên. Sư nhìn 
xuống dưới«. 

Tiết Thuyền Tử Đức Thành Thiên sư trong 
NĐHN q. 3 ghi: 

TF R #4 #R EHí F it 

3 ft 7K 3š #4 2 

b§ ẤN “X l§W H HHỊ Bũ 
»Thiên xích ty luân trực hạ thùy. 

Nhất ba tài động vạn ba tùy 

Dạ tĩnh thủy hàn ngư bắt thực 

Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy«. 












































935 


TRỰC HẠ SỰ # F # 





»Nhợ câu ngàn thước vừa buông xuống 
Một sóng vừa gợn, muôn sóng sinh 

Nước lạnh đêm thanh câu chẳng dính 

Đây thuyên chỉ chở ánh trăng suông«. 

2. Lập tức. Tiết Cốc Sơn Sùng Thiền sư 
trong TLTBT q. 14 ghi: »ÃlJ yš 3š # ƒ£ 
f ? H H. BH 4 WJ§##. ñl 7K 
X#» HH cc À 2k 1H BỘ AB. ñỊ 












































ZZ AE. H6 MHUE. WÑ F&T—H 
đJ. #RJl r P ÄA § Ml, — ứ  fE 


‡H 1H. — Đến chỗ này mới có thể lật đổ, 
vứt bỏ tự do, đóng mở mà chẳng để lại dấu 
vết, nhự nước đồ vào nước, như lửa bỏ vào 
lửa, nhự gió hòa vào gió, nhự hư không 
nhập vào hư không. Nếu có khả năng như 
thế, lập tức giơ thanh kiếm bén chặt đứt 
lưới nghỉ cho thiên hạ, mà hoàn toàn giống 
như chẳng làm gì cả«. 

3. Quả là; thật là. Phó từ, biểu thị hoàn 
toàn như vậy. Tiết Trường Sa Cảnh Sầm 
Thiền sư trong NĐHN dq. 4 ghi: »li[ Ed {fJ 
















































































lì ú H X. lUH: ÁA A^ã #8 3ä 
fŸñl. Ít J¿ HÌ ® Í#. HUÚEH: là ññ 
ì HÌ. HịEl: fẦfƒE Jš ®& HH? hú 5š 
JñJ E4 — ##.. tị E1: DỊ ! F4 

















ÄX mã . — Sư cùng với Ngưỡng Sơn đang 
ngắm trăng. Sơn nói: Mọi người đêu có cái 
ấy, có điều dùng chẳng được. Sư nói: 
Đừng lúc mời huynh dùng. Sơn nói: Huynh 
làm sao dùng? Sư liền thộp ngực, cho Sơn 
một đạp. Sơn nói: Ô! Thật là giống như 
cọp«. 


TRỰC HẠ SỰ # T # 

Chỉ cho việc đốn ngộ, việc bản phận quan 
trọng của thiền giả. Tiết Tiên Tông Hành 
Đạo Thiên sư trong NĐHN q. 7 ghi: »[8] : 
t# <Ăm >È fữ. Hj H: 4 Blì# 
ll. ‡ 7K 4 li. - Hỏi: Xin Thây 
phương tiện chỉ cho việc bản phận quan 
































trọng của thiên giả? Sư đáp: Chẳng nhờ 
ngươi hỏi thì ta cũng chăng nói«. 


TRỰC HÁN # ;# 

Người thực hành trực tâm, không có chấp 
trước, đôn ngộ thiên pháp. Tiêt Thị lang 
Trương Cửu Thành Cư Sĩ trong NĐHN q. 
20 ghi: 

3§ J BỊ #4 1U ñƒ 

nữ J7 EH Ñ JE 
Z4 HẾ dế [ñ| ÁN, Rí lất 
lš ?È 2 + % JW 
»Quyền tịch nhân duyên dã đại kỳ 




















Chư phương văn cử tận toản my 
Đài bàn địch đảo nhân tính tán 
Trực hán tùng lai bất thọ khi«. 
»Nhân duyên cuốn chiếu thật lạ kỳ 
Các nơi nghe cứ thảy chau mày 
Lật đồ mâm bàn, người tứ tán 
Trực hán từ nay chẳng bị lừa«. 


TRỰC LIỄU # 7 

Lập tức thấu rõ. Đốn ngộ. Phẩm thứ nhất, 
Hành do, trong Đản Kính của Tông Bảo 
ghi: »# l H E., 4 & ïï #.. 1H 
lò ‹ Hồ ñÈ. — Tự tính Bồ-đề 
xưa nay thanh tịnh, chỉ cần đốn ngộ tâm 
này liên thành Phật«. 



































TRỰC MỘC MANH ## + 
Rùa mù gặp phải bọng cây nổi, dụ cho cơ 
hội khó gặp vô cùng. Tiết Trác Châu Chỉ Y 
Hòa thượng trong NĐHN q. I1 ghi: »ð# 3L 
bên tiệt ll II {Ễ  Fl : 3E ñi :R # 
ố #ÿ Hù ý j 3Š s — Muốn chạm vào 
kiếm thổi lông cũng nhự rùa mù gặp phải 
bọng cây nổi, bắt chước người xưa cẩu 
điệu hội khác nào chém loài tỉnh linh«. 



































HH 
IX © 


934 


TRỰC TUẾ #ï # 





TRỰC NHIÊU # ## 
Giả sử, dù cho. Tiết »Thị Như Duy-na« 
trong DTNL q. 3 ghi: »#j 3E 3l #£: 











Ihv Tí Bồ lZ 1H A.. lễ 2 ñ HH, 
7R %4 #4 lỗ 7% 5! m RE. — Nếu ở bên 


trong ngươi không có đạo, thì dù cho 
ngươi có học hiểu hơn người, danh tiếng 
trùm đời, cũng chưa khỏi bị tiên thánh quở 
trách«. 


TRỰC TÂM # s> 

Tâm chính trực, không cong vạy, không 
chấp trước. Đàn Kinh, bản Đôn Hoàng ghi: 
»{H f7 lò.  — J3. # ñ 5% 
35v i — ÍT — WR‹ — Chỉ thực hành 
trực tâm, đối với tất cả pháp không có 
chấp trước, gọi là Nhất hạnh tam muội«. 









































TRỰC THẢO BẤT ĐẠP, HOÀNH 
THẢO BẤT NIÊM # # # # ‡# # 
<®*% 

Chắng đạp cỏ đứng, chẳng nhồ cỏ nằm, chỉ 
cho chăng theo việc của người làm ruộng. 
Tiết Tục Nghệ Ngôn trong NHỌQL 30 ghi: 
ng tí ĐEN. BỊ H Rịh. 24 
2#, H. Rệ M& W. 1 58 j H #Ụ 
Hùu — Ngày nay bọn ta chẳng có làm 
ruộng mà ngôi yên ổn hưởng dụng. Mỗi 
khi nghĩ đến việc này, liền biết không có 
đất đề ấn thân (liền biết mình có tội)«. 













































































TRỰC THỊ # # 

1. Đích thực; thê tình. Bích Nham lục q. Ì 
ghi: »zE ['J J ® RR |. M 3t ĐÉ 
HỆ. TT Rẻ ## È⁄3 Y1: — Ban đâu Vân 
Môn tham vấn Ngài Mục Châu. Cơ phong 
của Mục Châu nhanh như điện chớp, quả 
tình khó khế hợp« 

2. Giả sử; dù cho. Tiết Vân Môn Văn Yên 
Thiền sư trong NĐHN dq. 6 ghi: »Éí R % 


4£ “7 











2£ #®fÑ“ffủ|ZR. Z E7R 4⁄22 ä › 
— Dù cho đời này chăng được triệt ngộ, 
song đời sau cũng chăng mắt thân người«. 


TRỰC THƯỢNG #ñ + 
Về phía trên. Tiết Giang Tây Mã Tổ Đạo 














Nhất Thiền sư trong NĐHN q. 3 ghi: »Ƒš 
Ji LÍ: 4® BR #4 ÀA. äữ HỦ Ẳ # 
HR. Hữ Eí F Bi. TL: FI: St 
®v HỆ li 5H ƒj# #}. BH Éí E Bí. — 














Bàng cư sĩ hỏi: Chẳng lầm người xưa nay, 
thỉnh sư để mắt nhìn lên. Sư nhìn xuống 
dưới. Cự sĩ nói: Loại đàn không dây chỉ có 
sư đàn mới tuyệt. Sự nhìn lên trên«. 


TRỰC TU # /ã 

Át phải; nhất thiết phải. Minh Giác ngữ lục 
q. 1 ghi: »‡? &š †R lú ð ‹ Èï Zï HỊ Ñ[ 3 
†š.. - Nếu ý căn còn frệ ngại, nhất thiết 
phải hướng về phía trước quyết trạch«. 





TRỰC TUẾ # #. 

VỊ tăng chuyên môn trông nom công việc 
lặt vặt, trực theo phiên làm việc để bảo 
đảm công tác liên tục, mỗi phiên là 1 năm. 
Đây là 1 trong 6 vị Tri sự của ban Đông. 
Điều Đông Tự Tri Sự trong Sắc 7u Bách 
Trượng Thanh Quy q. 4 ghi: »ÉÍ jš 2 TfÑ 
?£ fũ li“ , 5# N M 3£ 3X 2? 1Ñ ÌN Z lÉ 
ft. Ất) + ft EL. ft fE N21 2 
J. TL  Z fä . 77 ® H BỊ #t 

ca. TT. MÑ ÙL JƑ H v 2% ?Ủ 
ŸÃ HằÀ . } ñễ Új ?f S# Z7 3Z F§ lÙ 4 4 
l ấj Sẽ 3M Bồ Z.. — Phạm vi trông coi 
của chức Trực tuế gồm: Tu bỏ điện đường 
liêu xá bị hư dột, quản lÿ các món lặt vặi, 
điêu phối nhân lực, khảo sát các công trình 
cho đến sai khiến và thưởng phạt các việc 
trong vườn ruộng trang trại, chỗ giã gạo, 
thuyển xe, đèn đóm, đi tuân canh gác trộm 



















































































935 


TRƯNG THẢO HÀI TIỀN & # # #š 





CƯỚP... 


TRƯNG THẢO HÀI TIỀN #t # # 
Đòi tiền giày cỏ. Một đời hành cước tham 
học mà không được kết quả gì, sau khi chết 
bị đòi tiền giày cỏ. Đây là lời chê bai, trong 
nhà thiền thường dùng. Trí Môn Tộ Thiền 
sư trong Ngũ Gia Chính Tông Tán q. 4 ghi: 
Mi Ấ& 24 37 đh j& v Jữ Hổ HW tr #E v 
lễ] ## +- fli ƒ& tí ÿ‡ ?Š #ï H #: : — Nếu 
không có chỗ an thân lập mạng, uống đi 
rách giày có, Vua Diêm La có ngày đôi 
tiền giày cỏ của ngươi«. 





















































TRỪNG CHIẾU ;# 7# (1780-1850) 


Thiền tăng đời Thanh, họ Bồ, tên Trừng 
Lãng, tự Thu Phó, người xứ Thanh Phó, 
Thượng Hải, Trung Quốc. Nối pháp Thiền 
sư Chuyết Tiều Tường Kiên, đời thứ 41 hệ 
Thanh Nguyên. Trụ am Thanh Liên ở 
Thượng Hải. Tác phẩm: Thu Phó tập. 


TRỪNG HUỆ THIỀN SƯ THÁP ‡# 
Š Z# Ín 3 

Ở dưới núi Bát Bảo, thành phố Bắc Kinh, 
Trung Quốc. Niên hiệu Chí Chính thứ 26 
(1366) đời Nguyên, Tổ sư đời thứ 1 chùa 
Sùng Quốc Thiền sư Trừng Huệ thị tịch 
được an táng nơi này. Đây là một ngôi tháp 
hình bát giác 7 tầng mái kín theo kiểu lâu 
các, có chỗ khác biệt với những tháp thời 
kỳ Kim Nguyên, đó là hoa văn trang sức 
những phần nhỏ nhặt đều được xử lý to 
khỏe, toàn thể tạo dáng vô cùng uyễn 
chuyển. Trên dưới thân tháp bày ra hình 
thức mặt lõm cong, mái tháp cũng lõm 
cong, cả tháp thể hiển bày sự vững vàng 
thư thái. Trên tám góc của thân tháp đều có 
một ngôi tháp nhỏ 5 tầng mái kín, dùng 


thay thế những chiếc cột ở góc thông 
thường. Tám ngôi tháp nhỏ này tượng 
trưng 8 địa phương hoặc sự kiện rất quan 
trọng đã trải qua trong đời Phật Thích-ca. 
Những hoa văn trang sức trên cửa số tháp 
cũng được điêu khắc tinh tế, hình tượng rất 
giống. 


TRỪNG THỰC :# >È 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Bách Trượng Đạo Hằng, thuộc tông Pháp 
Nhãn. Sư trụ chùa Thê Hiền ở Lô Sơn. 

Có vị tăng hỏi: Phật là gì? Sư đáp: Trương 
Tam, Lý Tứ. 


TRỪNG TĨNH :# ‡#‡ 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp thiền sư 
Trường Khánh Huệ Lăng. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Hòa thượng? Sư đáp: ĐỆ tử làm Bình 
chương sự vào cung điện đọ sức nặng bao 
nhiêu? 


TRỪNG VIỄN š# iš (908-987) 

Thiền tăng đời Tống, họ Thượng Quan, 
người xứ Miên Trúc (nay thuộc tỉnh Tứ 
Xuyên) Trung Quốc. Thuở bé vào viện 
Chân Tướng ở Thành Đô xuất gia, 16 tuổi 
thụ giới cụ túc. Sau đó, sư rời Thục vào 
Tần, du phương khắp nơi, rồi nương ngài 
Vân Môn Văn Yến, được hết sạch mọi 
điều nghi và nối pháp ngài, hầu hạ bên 
cạnh ngài đến 18 năm, là truyền nhân tông 
Vân Môn. Sư trở về Thành Đô, trụ viện 
Thiên Vương tại chùa Nghênh Tường, 
người thời ấy gọi là »Thủy Tinh Cung«. 
Niên hiệu Càn Đức thứ 2 (964) đời Tống, 
sư dời đến viện Hương Lâm, núi Thanh 
Thành, hoằng dương tông phong Vân Môn, 
thuyết pháp trên 20 năm. 


936 


TRƯỚC CÂN CỐT # ÿ; 





TRỪNG TY !# † 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người xứ 
Quảng Châu, Trung Quốc. Xuất gia từ 
thuở bé, sư tham vấn Thiền sư Chiêu 
Khánh Đạo Khuông, ngộ triệt tâm địa. Sư 
ở chùa Sơn Cốc, Thư Châu (nay là huyện 
Tiềm Sơn, tỉnh An Huy). Về già, sư dời 
đến viện Long Quang tại Kim Lăng (nay là 
Nam Kinh). Sư thị tịch vào năm cuối đời 
Tống Thái Tổ. 


TRƯỚC 3 

1. Cô chấp, câu nệ, mắc kẹt. Đàn Kinh, bản 
Đôn Hoàng ghi: »bủ — ĐJ Èš + 3ï — ĐJ 
v ®l— ĐỊ lã 3¬ UỊ Hš ‹ - Thấy 
tát cả pháp mà không chấp tất cả pháp, 
khắp mọi chỗ mà không kẹt mọi chỗ«. 

2. Đặt để. Tiết Triệu Châu Tùng Thâm 
Thiền sư trong NĐHN dq. 4 ghi: »iš È 4 
3?  ÍE lq.. — Ở đây không đặt khách 
làm chú«. 

3. Dùng, đem. Thập Nhị Thời Ca của Hòa 
thượng Triệu Châu trong Liên Đăng Hội 
Yếu q. 30 ghỉ: »Ä 2£ %. Ƒl Ñi H H ñÈ 
ÄX®? 3l #4 hÀ 2% lý. 2 flỦ 
3 # H ñ8? - Giờ Hợi, kẻ nào thích 
trăng sáng trước cửa, ở đây chỉ buồn khi 
đi ngủ, không có áo quân thì dùng cái gì 
che?« 

4. Cần phải. Tiết Vân Cái Thủ Chi Thiền 
sư trong NĐHN q. 17 ghi: »4ï IñJ ïš X# 
f#l. %4 đf 38 Hí l ?Š.¿ — Nếu lãnh hội 
được chỗ này thì không cần trả lại tiền 
giày có«. 

5. Bị. Tiết Dụng Nguyên Tứ Châu Thiền 
sư trong NĐHN q 18 ghi: »ƒ£ #4 ƒL lAI 3: 
Jš 3ï ‡†È t Ý ? Ñll? - Lỗ mũi ông vì 
sao bị chiếc gậy xỏ?« 

6. Hướng về. Tiết Bạch Mã Quy Hi Thiền 
sư trong NĐHN dq. 14 ghi: »4 5 fb 3 
























































+*® #*#%.- Chẳng hướng Phật câu, 
chẳng hướng pháp câu. 

7. Trợ từ cuối câu, biểu thị sự sai khiến. 
Minh Giác ngữ lục, q. 2 ghi: »— | f‡ 3í 
W. ñ = DI ÐE- ®È 3ú N 2 . BH 
3: #LUt X IR 4t R IH ĐE — Một 
hôm thị giả báo: Có ba người từ Đoan 
Nham mới đến. Sư bảo: Biểu họ trải tọa cụ 
lễ bái ấi« 

§. Trợ từ cuối câu, tương đương với 
»xong«. Bích Nham lục q. 1 ghi: »H 3É {E 
+ ®. Bñ lR tU #. ^ÃãRKtÙ#. 
lÑ fí \ #t ƒ8 IŠ? — Thử hỏi làm sao 
Xem? Mở mắt cũng xong, nhắm mắt cũng 
xong, có ai được miễn không?« 





















































TRƯỚC BẤT ĐẮC # # 2# 

1. Không thê chứa, không chịu được. Tiết 
Nam Tuyền Hòa thượng trong TĐT q. l6 
ghỉ: »4 Jñ HỆ Ä. HR % # #® Í#ủ:s - 
Mạt vàng dù quý song con mắt không chịu 
được«. 























2. Không đồng ý. Tiết Quang Hiếu Huệ 
Giác Thiền sư trong NĐHN dq. 14 ghi: »ÏJ 























li }H BỊ 3 # iE H: 38 9 ìl J#? 
EHl: 4? & lí tr đã # ?3‹ — Sư hỏi 


Tướng quốc Tổng TẾ Chỉ: Có hiểu đạo 
chăng? Tóng nói: Nêu là đạo cũng không 
đồng ý«. 


TRƯỚC CÂN CỐT #'  # 

Còn gọi: Trước tỉnh thân, trước tỉnh thái. 
Chú ý, nỗ lực. Tiết Vân Môn Văn Yến 
Thiền sư trong NĐHN q. 15 ghi: »¡ ft —- 
Ă]. lì ñH Á 4 2ã HH. JW | 77 
4E —ñ .ñJ. Mì Á đế. Ãl R Ấ 
1/3. Hãẩ#ƒfï HH. BE 
4 # Tï bất }H šl Jã? — Cổ đức vì 
thấy các ông không biết làm gì trong một 
đời, cho nên phương tiện buông ra một lời 
























































9537 


TRƯỚC CÔNG #3 7} 





nửa cáu mở đường cho các ông. Biết là 


việc này nên đê qua một bên, tự mình nô 


lực một chút há không phải có chỗ gần 
Sao2« 


TRƯỚC CÔNG 3 3# 

Còn gọi: 7?rước công phu. Dụng công, hạ 
thủ công phu. Lâm TẾ ngữ lục ghỉ: »1lï 
ðt. # — 2 f. I ằ  ñt # 
J). lấủ 3k th†H 2 3. ñ5ƒ 1H. -— 
Này đạo lưu! Có một lũ trọc nhằm vào đây 
dụng công mà muốn câu pháp xuất thế, 
thật là sai lầm!« 


TRƯỚC CƯỚC 3ï ## 

Đặt chân, hạ chân. Bài thơ »Dạy chúng« 
của thiền sư Tiêu Sơn Am Thể trong 
GTPĐL q. 29 ghi: 

3í lÑl ĐÑ# tt 2 ?E 

ÿJ #mM ìH bã SE B f7 

»Trước cước cô nguy thảo bất sinh, 

Một thê bạc xứ đẳng nhàn hành«. 

»Đặt chán đỉnh núi không ngọn cỏ. 

Tùy tiện đi về chốn thênh thang«. 






































TRƯỚC ĐÁO #‡ #| 

Còn gọi: 7zước đảo. Cố chấp, dính vào 
những việc không có thật, không thể thoát 
ly và siêu việt. Vô Môn Quan ghi: »—¬ TX 
# & 3F ý XI Z: BỊ, HỊ Tí 
3. X EH {U ÈÈ BH. — Một đêm nọ, 
Động Sơn dính vào chuyện thị phi, đợi đến 
trời sáng Vân Môn mới phá trừ dùm sựư«. 











TRƯỚC HỎA # 

Nhóm lửa, đốt lửa. Tiết Phù Dung Đạo 
Giai Thiền sư trong NĐHN dq. 14 ghi: »À. 
TïgÐ X #Xk. ÍT MÃ 8N: — 
Người vo gạo nhóm lửa, người nấu cháo 
thối cơm«. 


TRƯỚC KHÍ LỰC # Ã#. % 
Hăng hái, nỗ lực. Tiết Bảo Hoa Phố Giám 
Thiền sư trong NĐHN dq. 17 ghi: »ÙÄ # Ƒ']J 





























Px #ñ10ð3\Ƒ[1f§. MH Z ðñ6 2 X 
3. Đ 3ö tã fl. Bí ñã Z ÍH. HH ĐY 


ï*£ TÚ. — Dưới cửa Ngọa Vân có ngưỡng 
cửa bằng sắt cân phải nỗ lực nhảy qua mới 
được. Nếu còn chân chừ thì rơi hâm lọt 
hóc 


TRƯỚC LỰC # 3 

Dùng khí lực, đủ công lực. Tiết Vân Nham 
iu thượng trong TĐT q. 5 ghi: »Ñti El 1lï 
ma MỸÝfố=AÀA#UF Àã8ãM. — 
Ä PB]: H H£. Ä 3ã: 
HE . vi ic #8l. HH 2z: 4# — Z4 
Zm— 




































































|, fEJ# “? § M th ññ 
HIẾP 3 lụ Á À #5 32 Mã 
5X. %® 3 là ẤÃ lR fÑ s — Sư cùng Đạo 
Ngô, Thuyên Tử nhận lời mời thọ trai dưới 
núi. Một người nói: Đi đi muộn rồi! Một 
người nói: Gần à! Vài bước là đến. Sư nói: 
Có một người không bước mà đến thì thế 
nào? Về sau Động Sơn nghe kể lại, nói: 
Lời nói này rất đủ công lực, như người 
nhảy vào vạc sôi lò lứa mà không bị phỏng 
mới được«. 





TRƯỚC NGỮ 3 ‡# 

Thêm lời bình ngắn ngọn vào trong lời nói 
cơ duyên của người khác. Tiết Tri Phủ Cát 
Đàm Cư Sĩ trong NĐHN q. 20 ghi: » lỗ] 








nã RE EÌ: 2 8 — À THÍH v NH 7H ƒ 
†E ñữ. H lẾ ñỡ 42 RỊ A©. ñỡ R HỊ 
&È? BH JE BÚ Zl ÚU #í äH El: 2À HX 
Š.. — Ông từng hỏi các vị tham thiên 





rằng: Hai vợ chồng nhà nọ đánh nhau có 
đứa con làm chứng. Hãy nói là nó làm 
chứng cho người cha phải hay người mẹ 
phải? Thiển sư Hoặc Am Thể bình rằng: 


938 


TRƯỚC TIÊN # ## 





Việc bé xẻ ra fo«. 

Bài tựa của Tưng Dung Am lục ghi: »? 
* # ñN HỊ HR. %f MỊ Z &. 7N lũ lế 

TS Ms — Trong khi trước ngữ đến chỗ 

then chốt hoặc trong khi nhuận sắc cũng 

tùy thời cơ không nhán nhượng«. 


TRƯỚC NHÃN #‡ f#. 
Mở to mắt nhìn, trong Thiền tông phần lớn 
chỉ cho mở pháp nhãn. Tiết Ngưỡng Sơn 
Hạnh Phật Thiền sư trong NĐHN q. 17 
I ?#È Ø1. ñi th lÝ * ZE 





























ghỉ: »i% fử #2 

Ñ v th CĐ: HH ĐI BE E 3í 8 H Bí 
lš. #E& HH ‹ #ẾK F 
JR. 3À ĐH]. ẨLE H f8 ‹— 


























Cho dù họa sĩ xuất sắc vẽ ra non xanh 
nước biếc cũng chỉ là kiểu dáng tương tự; 
giả sử thợ đá tài ba đục đẻo thành bây dê 
chạy cũng chỉ là kiểu dáng tương tự. Nếu 
là kiểu dáng chán thật thì dù là họa sĩ, thợ 
đá tài ba không có chỗ để hạ thủ. Các ông 
muốn thấy cân phải mở to mắt mới được«. 


TRƯỚC PHƯƠNG TIỆN 3# 2 1# 




































































Tùy theo người mà chỉ dạy, bày phương 
tiện. Bích Nham lục, q. 1 ghỉ: »ft ⁄†H 
3# #Eìš 3%. H # 2Ù fl ẲẰm ñể 2x: lễ 
1 )M 1í MỈ HỦ BE. Hs: ẤE. 211W 
#J iš . 2 Ủï R Á‹ ZRù HH. 
XHz: Hã # EH Z fl ÙY lÑ. — Sư 








lại sợ người mắc kẹt nơi đây nên bày 
phương tiện, lớn tiếng hỏi: Ở đây có Tô sự 


không? Tự đáp: Có. Tuyết Đậu đến chỗ 


này chăng ngại vì người chân thành bày 
tổ. Sự lại tự nói: Bảo ông ta đến rửa chân 
cho lão tăng!« 


TRƯỚC QUY #' # 
Khắc bản ấn hành. Bài sớ phụ lục ở cuối 
quyền của Hoằng Trí trong CĐTĐL q. 30 























ghi: »ấU Z Ấm fññ. ” bú dị ÁÑ¡ đế DÍ 
#í ẤR . HỊ lấ# { !t. — Ghỉ chép những 
sáng tác đơn giản như thấy người xưa; 
định đem khắc bản để làm quy cách cho kẻ 
hậu học«. 





TRƯỚC TA TỬ NHÃN TÌNH #3 #% 
-ƒ fE Bš 


Lưu ý một chút. 


TRƯỚC TÀO XƯỞNG #‡ 3# & 

Sắp đặt chỗ cho chư tăng hành cước mới 
xin vào thiền viện. Trước: sắp đặt. Tào 
xưởng vốn là chỗ xay thóc giã gạo, dụ cho 
liêu dành cho người công quả trong Thiền 
viện. NĐHN q. 5 ghi: »#I J# {È ƑƑ E§ X 
ØÀ THỊ lí ÐJ i4 ## 44 ĐI 76 lễ Eữ Hi] ÿš 
lề. ?ế 3Š hủ ft 7 Đl %4. — lẻ Iñl 
Bỳ ñ":  RỊ lM 2! — Như vào đời 
Đường, Thiên sư Đan Hà Thiên Nhiên ban 
đâu đến pháp hội của Thiên sư Thạch Đầu 
Hy Thiên. Hy Thiên thấy sư thân khí sung 
mãn nên chỉ qua một lần gặp mặt mà đã 
bảo rằng: Hãy sắp đặt chỗ ở cho y!« 
























































TRƯỚC THỦ CƯỚC #? # # 

Lén lút sắp đặt, làm việc phi pháp. Tiết 
Bạch Vân Thủ Đoan Thiền sư Tả 
NĐHN 4q. 19 ghi: » 41 lữ 1ý là Để JIM V 

3ƒ + lÑl 4 MỲ. - Rát giống đến lúc li 
lấy chông mới lo trị bệnh bướu cổ, vội 
vàng cũng không kịp làm việc lén lút ấy«. 


TRƯỚC TIÊN 3 # 

Giơ roi thúc ngựa, dụ cho sự nỗ lực liên 
tục. Tiết Nam Phong Vân Biện Thiền sư 
trong NĐHN 4q. 19 ghi: »# # ƒ# N. 
4 đý 1H. ĐỊJ Tí #t MH;s — Ông tuy được 
vào, song chưa đến đích cần phải nỗ lực 
liên tục«. 











959 


TRƯỚC TIỆN # {f 





TRƯỚC TIỆN 3 ?# 

Ủ may mắn. Vân Môn quảng lục, q. hạ: 
»2 HE ?£ ÄÑ 4š 3í lM. — Hôm nay 
thượng đường, đại chúng gặp may«. 

















TRƯỚC TINH THÁI 3 3š # 

Phấn chấn tinh thần, lưu ý, xuất sắc. Tiết 
Thiên Trúc Chứng Ngộ Pháp sư trong 
NĐNN 4q. 6 ghi: »Äll #€ ƒ ìä XE 3ñ 2# Xổ 






































X ll H # . ?í lh lh ƒ# ñù 0. HỊ 7F 
ÑiI 2 ñầ 2u JE Ÿ 3ï Jj.. — Lại chỉ từ nơi 


đây lưu ý rình bắt xem! Nếu rình bắt trúng 
được nó rồi thì cũng biết chỗ cứu cảnh của 
bản mạng nguyên thán.« 


TRƯỚC TINH THẦN # 3# 3} 

Còn gọi: Trước tinh thái. Phấn chấn tinh 
thần, lưu ý. Chương Tuyết Phong Hòa 
Thượng trong TĐT q. 7 ghi: »ÄH l Fƒˆ , 
#ï TÌ X ÍS lñ À v ltÀA kí. 
% IR R H346. ##H & lŠ 2 1Hằ. 
đi Mế ## ñn". †HR ÀA H & lH ãE 2 E 
? 7RZØ1 # Mũ th lứ ! — Này các Hòa 
thượng, nếu thật chưa ngộ nhập thì cần 
phải ngộ nhập mới được, chẳng để thời 
gian luống qua. Chỉ là đừng cầu người bên 
cạnh, tìm kiểm lời giả dối. Thế thì ngộ 
nhập việc hướng thượng là ai? Cũng cần 
phải phần chấn tỉnh thân lên!« 





2 
H 
„ẽ 























TRƯỚC TRƯỚC # 3# 

Mỗi một hành vi hoặc động tác. Vô Môn 
Quan ghi: »2  ®Š 7P Iỹ 76  Ÿ#lJv 4 #J 
Tí lỸ 2cãn ƒ.. HH Bổ í # 2E. 
MH Zï AI #ï HỊ 8š. — Chưa đở chân 
đã đến, chưa động lưỡi đã nói: Cho dù mỗi 
một hành vì ở trạng thải chưa khởi niệm 
lại cần biết có bí quyết hướng thượng«. 

Vô Môn Quan ghi: »ẦÑ Tắt 2% li 2 đt 
6. ðlữN EH, 3í # El‹ - Nạp 















































tăng vốn phải cõi âm thanh, đạp màu sắc, 
môi chỗ nơi đếu rõ, môi hành vì đếu hay«. 


TRƯỚC Ý LỘ # #& # 

Mắc kẹt vào tư duy, ý niệm thông thường. 
Bích Nham lục, q. I ghi: »ƒ P HE: — ?ï 
#ñJ. H4“. F A mỡ. 4 
BỊ ?: Ä: Mí {E lĩ ÍW › — Do đó cổ nhân 
buông ra một lời nửa câu tự nhiên quét 
sạch ngôn ngữ thiên hạ, không cho ông kẹt 
niệm, khởi tình giải, sinh đạo lý«. 





























TRƯƠNG CHUYẾT /k ‡# 

Cư sĩ sống vào đời đầu nhà Tống, Ngũ Đại 
Trung Quốc. Từng đỗ Tú Tài, nhờ Quán 
Hưu chỉ điểm ông đến tham kiến Thiền sư 
Thạch Sương Khánh Chư. Khánh Chư hỏi: 
Tú Tài tên họ gì? Trương Chuyết đáp: Họ 
Trương tên Chuyết«. Khánh Chư nói: Tìm 
xảo (khéo) còn không được, chuyết (vụng) 
tự đâu có? Trương Chuyết chợt tỉnh ngộ, 
liền trình kệ: 

»Quang minh tịch chiếu biến hà sa, 

Phàm thánh hàm linh cộng ngã gia. 

Nhất niệm bắt sinh toàn thể hiện 

Lục căn tài động bị vân giả 

Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh 

Thú hướng chân như diệc thị tà 

Tùy thuận thế duyên vô quái ngại 

Niết-bàn sinh tử đẳng không hoa«. 

Nhờ Khánh Chư ấn khả, và ông nối pháp 
của ngải. 


TRƯƠNG CÔNG KHIẾT TỬU, LÝ 
CÔNG TÚY ?k + 3% ii # 2 #È 

Còn gọi: 7rương Tam khiết thiết bổng, Lý 
Tứ nhẫn đông thống (Trương Tam ăn gậy 
sắt, Lý Tứ chịu đớn đau). Ông Trương 
uống rượu, ông Lý say. Họ Trương, họ Lý 
là hai họ thường thấy ở Trung Quốc, nên 


940 


TRƯƠNG THƯƠNG ANH ⁄E Fï 1# (1043-1121) 





được dùng để đại diện cho những người 
dân bình thường. Ông Trương, ông Lý tuy 
hình dáng khác nhau nhưng bản chất lại 
giống nhau. Thiền tông mượn cụm từ này 
để chỉ cho cảnh giới vạn pháp nhất như. 
Vân Môn Khuông Chân Thiển sư quảng 
lục, q. trung (Đại 47, 55§ hạ) ghi: » 






































lỊ: 3K #H ÑỤ Xã {E ## ®#? Hị 2x: 32K 
Z\ H ìM 2E 2 WỆ . — Tăng hỏi: Ở trường 


hợp đó thì ý Sư như thế nào? Sư nói: Ông 
Trương uống rượu, ông Lý say«. 


TRƯƠNG CỬU THÀNH ï#š #+, #3, 
(1092-1159) 

Cư sĩ đời Tống, tự Tử Thiều, hiệu Hoành 
Phố Cư sĩ, cũng có hiệu Vô Cấu Cư sĩ, 
người Tiền Đường (nay là Hàng Châu 
Chiết Giang) Trung Quốc. Niên hiệu Thiệu 
Hưng thứ 2 (1132) đỗ Tiến sĩ. Làm quan 
đến Lễ Bộ, Hình bộ thị lang. Bởi phản đối 
nghị hòa nên bị Tần Cối ghét bỏ. Bị vu 
cùng Thiền sư Tông Cảo chê trách triều 
chính, bị đày đến Nam An nhà lao 14 năm. 
Tần Cối chết, ông được làm Tri phủ Ôn 
Châu. Ông rất hợp với Thiền sư Tông Cảo, 
chịu ảnh hưởng của sư, tư tưởng học thuật 
của ông chủ yếu là lý học của Trình Y 
Xuyên, nhưng phần nhiều có ý dẫn Phật 
vào Nho, như »Nhân (lòng nhân từ) tức là 
giác, giác tức là nhân, do tâm sinh giác, do 
giác có nhân«. (Theo »Hoành Phố Tâm 
Truyền« quyền thượng). Bị Chu Hi công 
kích là »Dương Nho âm Thích«, »Hồng 
thủy mãnh thú«. Tác phẩm: /#oành Phố 
Văn tập, Hoành Phó Tâm Truyền, Hoành 
Phố Nhật Tân. 


TRƯƠNG MẠN THIÊN VÕNG #š 
hệ X 4# 


Còn gọi: Bó mạn thiên võng, Cái thiên cái 


địa, Duệ khước mạn thiên võng. Bùa giăng 
tắm lưới trên trời. Thiền tông dùng tỷ dụ 
này để chỉ cho bậc Thâảy tiếp dẫn dạy dỗ 
người học đến nơi đến chốn. Gia Thái Phổ 
Đăng lục q. 26 (Vạn Tục 137, 187 thượng) 
ghi: »zš Ï] Ä Hl 9E  X 8. #7 lễ †J 
JÑs — Đại sư Vân Môn bủa giăng tắm 
lưới trên trời để đón rồng bắt phụng«. 











TRƯƠNG THƯƠNG ANH # ñ # 
(1043-1121) 

Cư sĩ đời Tống, tự Thiên Giác, hiệu Vô 
Tận cư sĩ, người Tân Tân (nay thuộc Tứ 
Xuyên) Trung Quốc. Lúc trẻ nhậm chức 
quan nhỏ ở địa phương. Thời vua Tống 
Thần Tông (1068-1085) nhờ Vương An 
Thạch tiến cử ông làm chức Giám sát Ngự 
sử, tham dự biến pháp. Khoảng niên hiệu 
Nguyên Hựu (1086-1094) nhậm chức Đề 
Điểm hành ngục ở Hà Đông, từng đến Ngũ 
Đài Sơn lễ bái Bồ Tát Văn-thù, ở trước 
tượng Văn-thù sáng tác »Phát Nguyện 
Văn«, đối trước Phật »ngũ thể quy y«. Về 
sau giữ chức Chuyển vận sứ ở Giang Tây, 
đến Lô Sơn yết kiến Thiền sư Đông Lâm 
Tổng, lại gặp Thiền sư Đâu Suất Duyệt 
nhiều phen thỉnh giáo, tặng kệ tụng cho 
nhau. Đầu niên hiệu Thiệu Thánh (1094- 
1098) làm quan Tả tư giám. Khoảng niên 
hiệu Sùng Trử (1102-1106) lên đến chức 
Thượng thư tả thừa. Bởi không hợp với Tế 
tướng Thái Kinh nên xuống làm Tri phủ 
Hào Châu. Còn bị an trí ở Giáp Châu, yết 
kiến Thiền sư Giác Phạm Huệ Hồng nhận 
lãnh giáo huấn, tin Phật càng sâu. Niên 
hiệu Đại Quan thứ 4 (1110) nhậm chức 
Thượng thư hữu bộc xạ. BỊ Tương Du 
Niên gạt bỏ ra khỏi kinh, làm Tri phủ Hà 
Nam. Từng trước tác »Hộ Pháp Luận« luận 
chiến với quan điểm bài Phật đương thời. 


941 


TRƯỜNG CA E ï# 





TRƯỜNG CA š # 


Thơ cổ phong có khuôn khổ khá dài. Bài 
Nhất bát ca trong CĐTĐL q. 30 ghi: » 
šH IM HH RÌE. HE ÍE E HỨ MÀ — 
lỆ ; — Nói thẳng với anh mà anh chẳng 
rõ, mới làm một bài trường ca tên Nhất 
bát.« 




















TRƯỜNG KHÁNH VIỆN š # Iš 


Còn gọi: Di Sơn Thiển Viện. Thiền viện ở 
núi Di Sơn gần Tây Thành, huyện Phúc 
Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; do 
Thiền sư Đại An xây dựng vào đầu niên 
hiệu Hàm Thông (860-873) đời Đường, 
ban đầu có tên là Di Sơn Thiền Viện. Cuối 
đời Đường-đầu đời Ngũ Đại, Thiền sư Huệ 
Lăng nhậm chức trụ trì chùa này, đổi tên là 
»Trường Khánh Viện«. Đến đời Tống là 
thời kỳ cực thạnh. Đời Minh đôi viện thành 
tự (chùa). Khoảng niên hiệu Sùng Trinh 
(1628-1643), Thiền sư Đạo Độc quê ở 
Quảng Đông,nhậm chức trụ trì. Từ đó về 
sau phần lớn là do các thiền tăng người 
Quảng Đông trụ trì, lập thành một trường 
phái riêng tại xứ Mân. Niên hiệu Quang Tự 
thứ 2 đến thứ 17 (1876-1891) đời Thanh, 
vị trụ trì là Vi Diệu đích thân đến Đài 
Loan, Đông Nam Á đề quyên góp, rồi đối 
chiếu với bố cục đương thời xây dựng lại 
và xây thêm Tàảng kính các ở sau Pháp 
đường. Năm 1928, vị Trụ trì là Trí Thủy và 
Giám viện Chứng Lượng trùng tu, cho xây 
thêm Minh viễn các. Sau năm 1979, Hoa 
kiều yêu nước chung vốn trùng tu mới hẳn. 
Còn cho đắp thêm tượng Phật, toàn bộ đều 
thếp vàng. Xây cất lầu Ngọc Phật, rồi đem 
2 pho tượng Phật lớn bằng ngọc từ Miến 
Điện về, an trí trong lầu. 


TRƯỜNG KIẾP & # 

Lâu dài, vĩnh viễn. Kiếp: Đơn vị thời gian 
rất lớn, gồm vô số năm. Đà» Kinh bản Đôn 
Hoàng ghi: »‡# RỊI 7ú #t 32 J7], 4 Tí RỊ 
1 Ø lã Ih|. — Ngộ thì vốn không có sai 
khác, không ngộ thì vĩnh viễn luân hồi.« 

















TRƯỜNG LIÊN SÀNG *š :š # 

Còn gọi: Y bá: hạ. Sập dài năm nghỉ tập 
thể trong tăng đường, được chư tăng cùng 
sử dụng những khi ngồi thiền hay nghỉ 
ngơi. Tiết Dương Kỳ Phương Hội Thiền sư 
trong NĐNN q. 19 ghi: »#2 lý — fñJ,V 
Sĩ HR EM. ÄEJK _L. †W #b jU 5s — 
Một câu của Dương Kỳ, mau đề mắt nhìn, 
ngôi trên giường thiên, cẩm muống cẩm 
đủa«. 





TRƯỜNG LINH THỦ TRÁC 
THIỀN SƯ NGỮ LỤC £ # #‡ 3# # 
Én sứ 4 

Còn gọi: ?rường Linh Hoà Thượng ngữ 
lục. 

Ngữ lục, 1 quyên, do Trường Linh Thủ 
Trác soạn vào đời Tống, Vô Thị Giới 
Thâm biên, được xếp vào Tực Tạng kinh 
tập 120, trang 307. Nội dung bao gồm 
những lời niêm hương chúc, thượng đường 
của thiền sư Thủ Trác khi trụ các nơi. 

— Cam Lộ Thiền Viện ở Thư Châu. 

— Từ Phúc Thiền Viện ở Lô Châu. 

Phụ lục I thiên hành trạng của sư. 


TRƯỜNG NGUYÊN & # (I110- 
1165) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Vô Ngôn 
Thông, đời thứ 10, nối pháp Thiền sư Đạo 
Huệ. Sư họ Phan, quê ở Trường Nguyên, 
Tiên Du (nay là huyện Tiên Du, tỉnh Hà 
Bắc), miền Bắc Việt Nam. Trong núi, hàng 


942 


TRƯỜNG THỌ TỰ E Š #? 





ngày sư mặc áo cỏ, ăn trái giẻ, làm bạn 
cùng suối, đá, khi, vượn. Trong suốt 12 
giờ, sư thu xếp, an định thân tâm nhất như, 
không còn phân biệt đối đãi để trì kinh. 
Vua Lý Anh Tông nghe tiếng ái mộ, muốn 
gặp sư mà không thể được. Vua thầm sai 
Phiên thần họ Lê là bạn cũ của sư khéo dẫn 
dụ về triều. Họ Lê dụ sư về đến nhà trọ 
chùa Hương Sát. Sư tự hối hận, liền trốn về 
núi xưa. Kệ thị tịch: 

#E 3t #: Rš. 3# Mù 3%: FỆ 

/ HIÑ Xố fầữ. EH ?J 4t 3ú 

EB}^ˆ HN. J 1§ 

EM — Í§. fjỳK À f 

{E ?#š #Ä #. 1T  R Ñ 

»Tại quang tại trần, thường ly quang trần, 
Tâm phủ trừng triệt, dữ vật vô thân. 

Thẻ ư tự nhiên, ứng vật vô ngân, 

Tôn tượng nhị nghi, đào thải nhân luân. 
Đình độc vạn vật, dữ vật vi xuân, 

Tác vũ thiết nữ, đả cô mộc nhân«. 

»Ở chỗ sáng 0à) bụi 

Thường lìa sáng (vả) bụi 

Tâm phú lóng lột, 

Cùng vật không thán, 

Thể vốn tự nhiên, 

Hiện vật không tỳ (vét) 

Hun đúc lưỡng nghỉ (âm đương), 

Gạn lọc đạo làm người. 

Dưỡng nuôi muôn vật, 

Cùng vật làm xuân, 

Người gỗ đánh trồng 

Gái sắt nía may«. 

Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 












































tý È| 








TRƯỜNG NHĨ HÒA THƯỢNG 
-† #o m4 (?-951) 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, pháp 


danh Hạnh Tu, người Tuyền Châu, Trung 
Quốc. Tướng mạo kỳ lạ, hai tai dài chấm 
vai, người đời gọi sư là »Irường Nhĩ Hòa 
thượng«. Thuở nhỏ xuất gia nơi viện Bắc 
Nham, 13 tuổi cạo tóc lên giới đàn Trường 
Lạc (Phúc Kiến) thọ luật nghi thượng 
phẩm. Năm 18 tuổi yết kiến Tuyết Phong 
Nghĩa Tồn được tâm ấn nối pháp Nghĩa 
Tôn. Niên hiệu Thiên Thành thứ 2 (927) 
vào Triết Giang khắp nơi đều đến quy y, sư 
liền kết am nơi núi Cao Phong, Tây Quan 
kẻ thọ giáo càng đông. Lại mở rộng xây cất 
am đường, gọi là »Hàng Châu Nhĩ Tướng 
Viện«. Ngô Việt Vương từng hỏi Vĩnh 
Minh lúc này có chân tăng không? Vĩnh 
Minh đề cử sư, nói rằng đây là thân của 
đức Phật Định Quang. Ban hiệu »Tông 
Huệ Đại Sư«. 


TRƯỜNG ÔNG £ 8 

Thiền tăng Như Tịnh, đời Tống, thân 
tướng to lớn mà tánh tình ngay thắng 
phóng khoáng. Người thời ấy gọi sư là 
Tịnh Trường. Đời sau gọi sư là Trường 
Ông. X. Như Tịnh. 


TRƯỜNG THỌ TỰ & $ 3 

Ở hang Đảng Tử, núi Bạch Nhai, thành 
phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam, Trung 
Quốc. Ban đầu do hai Thiền sư Nhất Hạnh 
và Hỗ Nhân sáng lập, tên là »Hương 
Nghiêm Tự«. Khoảng miên hiệu Thượng 
Nguyên (760-762) đời Đường, lúc Thiền 
sư Huệ Trung trụ chùa này, gọi là »Hương 
Nghiêm Trường Thọ Tự«. Cuối đời Đường 
Ngũ Đại chùa trở thành một đại thiền sát. 
Đời Tống thường gọi »Hương Nghiêm 
Tự«. Đời Nguyên là đạo tràng tông Tảo 
Động, cao tăng lớp lớp xuất hiện giáo hóa 
khắp nơi. Cuối đời Nguyên chùa bị chiến 


943 


TRƯỜNG VÃNG E 





tranh phá hủy. Đời Minh xây dựng lại, quy 
mô đã không bằng như xưa. X. »Hương 
Nghiêm Tự«. 


TRƯỜNG VÃNG & # 
Tạ thế. Tiết Động Sơn Hòa thượng trong 
TĐT q. 6 ghi: »f H B 3M † E 5 TL Để 






































=HÏH3lấ%x. 2%, lữ 
Ø 1í ft , 1". sa 
„ ø ®JV{H, BH. lR ñ⁄. ðm 
4h. #E#N —. MB 


Thiền tăng Thông Túy đời Thanh, tự 
Trượng Tuyết, người đời gọi sư là Trượng 
Tuyết Thông Túy. X. Thông Túy. 


TRỪU ĐINH BẠT QUYẾT ‡ 4ï ‡#+ 
l8 

Nhồ đỉnh tháo chốt, tỷ dụ trừ bỏ vọng 
tưởng nghi hoặc, thoát khỏi tục tình mê 
chướng. Bích Nham lục, q. ] SN »Ì# JR 














—s — Vào ngày mông một tháng ba năm 
Kỷ Sửu, niên hiệu Hàm Thông thứ 10 
(669), Sư cạo tóc mặc áo, sai người đánh 
chuông, rồi ngôi thị tịch rất nghiêm trang, 
đại chúng thương khóc quả độ nên sư tỉnh 
dậy... Đến ngày mông tám, sư bảo sửa 
soạn tắm. Tắm xong, sư ngôi ngay ngắn 
mà tạ thế. Sư thọ 62 tuổi, 41 tuổi hạ«. 


TRƯỜNG VẬT £ # 

Vật dư thừa. Tiết Nhị Linh Tri Hòa Am 
chủ trong NĐHN dq. 18 ghi: »— -Ƒ E 
ll. Em Ki. "E 7E: ñH‹ - 
Trong ba mươi năm, sư sống không có vật 
gì dự thừa, chỉ có hai con cọp hầu bên 
cạnh.« 




















TRƯỞNG LÃO & #% 

Vị tỳ kheo có tuổi đời lớn và tuổi hạ cao, 
trí huệ và đức hạnh vượt lên các vị tăng 
khác trong tùng lâm. Thiên Lâm Bảo Huấn 


q. 3 (Đại 48, 1031 hạ) ghi: »} 3 El: ñã 
⁄®# tk 2. 218 5 lễ ml lĩ 3E T - 


— Diệu Hỷ nói: Các thiên viện nếu muốn 
suy cử các bậc Trưởng lão, thì cần phải 
suy cử người biết giữ đạo, tính khí điềm 
đạm, không ham danh lợi«. 


TRƯỢNG TUYẾT THÔNG TÚY + 





4# 3241. ÁA # Éh 2 #ẩ. HH ốI 





















































‡R Ed. — Đạtma vốn đến đất này vì 
người gỡ niêm cởi trói, nhỏ định tháo 
chốt«. 

Bích Nham lục q. 8 ghi: »ầằ Tñ †È † #' . 
= ]H ñZ f# 1U HD. JÊ {t 3H ññ 1b H ‹ 
2 Hll 2 1H H., E4 Á ‡ $[ j2 #3. ñ# 
lùi # #4. — Một cây gậy này, tam thể chư 





Phật cũng sử dụng, lịch đại Tổ sư cũng sử 
dụng, các thiển sư cũng sử dụng để nhổ 
đinh tháo chốt, gỡ niêm cởi trói cho 
người«. 


TRỪU ĐƠN +4 # 

Thiền tăng chính thức ra khỏi một thiền 
viện nào đó. Chương Tục Nghệ Ngôn 
trong NHỌL q. 30 ghi: »ˆ tHị Ñỗ ZA {k 
HỊ HH 7. — Hi 2+. XZ ñ 
Z. HH: #lfãññ1ft? ® H: 
ñm 54. đm 7 k#&fl fù ÍE R! - 
Vương Sơn Thể làm thị giả cho ngài Đại 
Minh Bảo đã lâu. Một hôm, sư chính thức 
xin ra khỏi thiển viện của Ngài. Đại chúng 
sinh nghỉ, hỏi Ngài: Bạch thây, thị giả Thể 
xin đi đâu thế? Bảo nói: Đi tới đi lui các 
thiên hội, hỏi đến hắn ta nữa làm gì!« 





TRỪU GIẢI 3 # 
Nghỉ ngơi (từ ngữ của chư tăng thường sử 
dụng). Tiết Bảo Ninh Viên Cơ Pháp Sư 


944 


TỤ MẠT # ‡‡ 





trong NĐHN q17 ghi: »f# Jñ]: “”E ZE #l 
2%. ñ f |H MÈ? H EH]: 3 HH Hấ 
HE , #š 3M ]H Í#t.. — Tăng hỏi: Lúc sinh 
tử đến làm sao trốn tránh? Sư đáp: Ngủ 
gục trong thiển đường, nghỉ ngơi trong 
liêu«. 




















TRỪU THÂN 3 # 

Thoái lui, rứt ra. Tiết Dược Sơn Hòa 
thượng trong TĐT q. 4 ghi: »Íll †⁄  š#h 
%x. f Vì. HữmỦ77EH: #®— Ấ#J 
#. 8f  # # ñ. MỊH Ñ lấn 1 

fđầ H: ## #08 ƒ11,. H &KlMMÚ 
4ñ. HỊ ff ấ k. % 2. Tl fữ hủ 
À4 ‹ - Ban đêm sự không đốt đèn, 
thấy một vị tăng đang đứng, sư liền nói: Ta 
có một cấu, đợi khi nào bò đực sinh con sẽ 
nói cho ngươi nghe! Tăng thưa: Bò đực 
sinh con rồi, có điều là Hòa thượng chẳng 
nói. Sự liên tìm lửa đốt đèn. Đèn sáng. Vị 
tăng thoải lui vào trong chúng«. 






























































TRỪU THOÁT 3 # 

Đi tiêu, đi tiểu (từ ngữ của chư tăng 
thường sử dụng). 7Tóng Môn Võ Khó ghi: 
»ìt lí ý li |, 7š lí 8. Bẩ ‡E 
(C ‡ñ RỊ  BẦ 1ã ‡ $f ). HH À 
ÄE ñự tr M HỊ {THỊ HE . — Trạm Đường đi 
Chiết Giang vừa trở về, được cử làm Thủ 
tọa; nghe việc ấy (chỉ việc quỷ quái làm 
loạn nhà xi) nên đợi đến nửa đêm, sư vào 
nhà xí của Diên thọ đường để đi tiêu, 
tiễu«. 
































TRỬU HẬU PHÙ Ƒ†‡ # 4? 
Còn gọi: Trửu hậu ấn, Trửu hậu huyện 
phù. Lá bùa hộ thân, Thiền tông mượn từ 
này để chỉ cho tâm ấn Phật Tổ, Phật tính 
sẵn có của mọi người. Tắc 52, 7g Dung 
lục (Đại 48, 260 thượng) ghi: »¿ ‡R X 

















HỊ ‡ #i. - Chốn chùa chiền lại có lá 
bùa hộ thân«. 


TU NHẤT ĐẠI SƯ 4# — % 
Thụy hiệu của thiền tăng Viên Trí, sống 
vào đời Đường. X. Viên Trí. 


TÚ DÃ # #‡ 
Hiệu của thiền tăng Minh Lâm, sống vào 
đời Thanh. X. Minh Lâm 


TÚ PHONG TỰ #?»£ 3 
X. Khai Tiên tự 


TÚ TÔNG # # 

Thiền tông bắc tông lấy ngài Thần Tú làm 
vị đại biểu chủ yếu. Thần Tú truyện trong 
TCCTT q. 8 ghi: » F # f# H.if.. ñB 
® 2 N 1L. Ñữ 2X lá Bí s — Người đời 
rao truyền đạo này bảo Tú Tông ở phương 
Bắc, Năng tông ở phương Nam.« 


TỤ ĐẦU # 5ã 

Tụ tập. Họp lại một nhóm. Bích Nham lục 
q. 1 ghi: »iII 2 # 4H ƒ.. = fññ 1: ññẰ Zš 
⁄H LI Hãi Hổ Hb. {f 3l. 3š fñẴ 2 L 4 
ñH fjJ ¿ Hồ đãi X6 ĐMÙ 4 Bế †[ tHäH s — 
Hôm nay, năm ba vị thiên sinh họp lại một 
nhóm, trong miệng lâm bẩm: ›»Cái này là 
ngữ cú của bậc căn khí thượng đăng nói, 
cái kia là ngữ cú do thể nghiệm mà có 
được‹«. 





























TỤ MẠT # % 

Bóng bọt tụ tập lại, hàm nghĩa tạm thời tụ 
tập rồi phút chốc rã rời. Chương A-nan, Tổ 
thứ 2 trong CĐTĐL q. 1 ghi: »‡È  # lữ 
34 II 5Š. BỊ f4 3š Z ö đÌ RA. 

— Thân của ta không bên chắc giống như 
bóng bọt tụ tập lại, huống là còn già yếu, 
đâu thể lâu dài?« 

















945 


TỤ VÂN THIỀN TỰ lt 5 3# 3? 





TỤ VÂN THIỀN TỰ 1 # 3# 3 
X. Đàm Chá tự. 


TUẤN KHOÁI 14 ‡* 

Thông minh nhanh nhẹn. Tiết Tuyết Phong 
Huệ Không Thiền sư trong NĐHN q. 18 
ghi: »à †* J§ §h # ffÍƒ. #š ?l J 
ft + 1). †f Í7 HỊ Á À EX #.v + 8 
RỊ fñ fñi “E #W :s thị f#t lí ^- fÄ 1W #š ?ù 
jà là }\ 2š 1H s — Sư thượng đường nói: 
Hạng thông mình nhanh nhẹn một phen 
chạm phải liên hành động, hạng sỉ độn dù 
có đây kéo cũng không nhúc nhích. Hành 
động thì mọi người đều vui mừng, không 
nhúc nhích thì ai nấy cũng không thích ý. 
Hôm nay sơn tăng tôi sẽ chuyển cái sỉ độn 
nầy làm thành thông minh nhanh nhẹn.« 






























































TUẤN LƯU 1£ 3# 

Từ gọi chung các bậc tài trí kiệt xuất. Tiết 
Tư Thọ Ni Diệu Tổng Thiền sư trong 
NĐNN q. 20 ghi: »2š 3E — HR.. — 7 Ất 
ñt. ‡H ` lí ÍT7.v F j 4ƒ. — 3% 
lj Z li zE. -Ì HH #lJ 5X 5É. 2#? & 
1 ÙÑ.. 2® ñ II ñÑ s — Thiên Tông một 
phen cát tiếng thì hàng Giáo tông phải bặt 
lời. Một khi Tổ lệnh đang được thì hành thì 
mười phương khoáng đãng. Hàng Nhị thừa 
nghe qua liễn sợ hãi bỏ chạy. Bỏ Tút Thập 
địa đến chỗ này còn nghỉ. Nếu là kẻ anh 
kiệt thì chưa nói đã tỏ bày.« 

















TUẤN MINH (£ 3 (1317-1407) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Chương, tự Cổ 
Chuyết, người xứ Tùng Lăng, Cô Tô (Ngô 
Giang, Giang Tô) Trung Quốc. Nổi pháp 
Thiền sư Phúc Lâm Trí Độ, đời thứ 25 hệ 
Nam Nhạc. Niên hiệu Hồng Vũ thứ II 
(1378) trụ trì chùa Thiên Giới ở Nam 
Kinh. Có ngữ lục truyền lại đời. 


TUẤN NHẬN /£ #š (1166-1227) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Bất Khả 
Khí Tuấn Nhận, người xứ Cửu Châu Phì 
Hậu. Niên hiệu Khánh Nguyên thứ § 
(1199) sang nhà Tống (Trung Quốc) trước 
lên núi Thiên Đài học giáo nghĩa Thiên 
Đài, sau lại đến Kính Sơn, Hàng Châu đắc 
pháp nơi Thiền sư Nguyên Thông, đời thứ 
18 hệ Nam Nhạc. Niên hiệu Gia Định thứ 
4 (1211) sư trở về nước mang theo rất 
nhiều kinh luận chương sớ, sáng lập chùa 
Tuyền Dũng nơi Kinh Đô. Sư là Sơ Tổ 
tông Dương Kỳ Nhật Bản. 


TUẦN NHÂN PHẠM DẠ ‡# ^ 3 
4 

Kẻ đi tuần trở thành tội phạm. Nguyên ý là 
người đi tuần ban đêm coi chừng hỏa hoạn, 
trộm cướp, nhưng chính mình lại trở thành 
trộm cướp. Trong Thiền lâm dùng để phê 
bình tông phong của tông Pháp Nhãn. Tiết 
Bạch Vân Đoan Thiền sư Pháp Tự trong 
NĐHN 4q. 19 ghi: »f El: 4*[ 4 | 3š HR 
F3? EHH: ð #1 #llj. BH EHÌ: 34 
À 3U †X⁄. — Sư nói: Sao chẳng hỏi việc 
của tông Pháp Nhãn? Đáp: Xin để dành 
cho Hòa thượng. Sư nói: Kẻ đi tuần trở 
thành tội phạm. 

Bởi tông Pháp Nhãn là một trong Ngũ gia 
thất tông của Thiền tông Trung Quốc, là 
pháp hệ từ Pháp Nhãn Văn Ích, Thiên Thai 
Đức Thiều... lần lượt truyền nhau. Sau khi 
Pháp Nhãn đắc pháp, Ngài trụ viện Thanh 
Lương, Tăng Châu (Giang Ninh, Giang 
Tô) mở mang Thiền phong, có rất nhiều đệ 
tử và lấy Chiết Giang, Phúc Kiến làm trung 
tâm, triển khai giáo pháp tông Pháp Nhãn. 
Theo tông phong này, thường đặc biệt lấy 
việc niêm lộng công án để tiếp hóa người 
học Thiền. Về mặt giáo học thì dung hợp 














946 


TỤC CHÍ NGUYỆT LỤC ## ‡§ H $# 





với tư tưởng Tịnh Độ. Luận rõ về tông 
phong ấy, Nhân Thiên Nhãn Mục dq. 4 (Đại 
48, 325 thượng) ghi: »* lR 2š #f?. ñĩ ## 















































H‡.Èđ. #J 8 Ầ ñ. đã HÍ {7 f7 ÍM 
1. 4£ HỊ 34 7#. WỨWĩ HỆ A 2b. Bí lã 
lễ @. ñ HỆ IH JJ. œ šW HỆ . 
C. . . )#fR 4. šl l ? 
ZZ . TH H #S 4. Bỗ H Z4 Rị. hủ lR 
lš ñ#.. — Tông Pháp Nhãn ấy, mũi tên 


chạm nhau, câu ý hợp cơ, ban đâu thì hành 
cải hạnh như như, sau cùng thì khơi gợi, 
lần điều phục lòng người, diệt trừ tình giải, 
điều cơ thuận vật, bài trừ hôn trệ (...). Gia 
phong của Pháp Nhãn đối bệnh cho thuốc, 
coi thân may áo, tùy theo trình độ của họ 
mà đẹp trừ tình giải«. 


TUẦN VĂN TRỤC CÚ /?# % # 4) 

Y theo câu văn, lời nói mà tìm cầu ý nghĩa, 
đạo lý. Là một lối tham học mà nhà Thiền 
phản đối. Truyện Bác Sơn Hòa thượng 
trong NLQL q. 35 ghi: »f£ 7N. XE 
HH2. Z ®@&l w lí %. lí ñŠ È⁄£ 
‡t. IMWZ\ H: %*Zằ #®#. j6 H 
3⁄4 ñJ 1W? 3X 2. - Năm l6 tuổi, sự 
thê quyết chí xuất gia, đi đến chùa Ngõa 
Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp 
Hoa, sư khẳng khái nói: Tìm việc ấy ở nơi 
mình, đâu thể y theo câu văn, lời nói mà 
tìm câu ý nghĩa, đạo lý. Nói xong, sư liễn 
ra đị<. 








th 








TÚC HẠ VÂN SINH # T # #3 

Mây trắng dưới chân, chỉ cho cảnh giới tự 
do tự tại. Bài kệ của thiên sư Đạo Nguyên 
(đời 41, dòng thiên Tào Động ở Việt Nam) 
ghi: 

X: }4 JB lãÌ #t ìl 0b. 5E F Kế 
Áll 

8Ä 7H ÍX ® /F 0ðl7H. HH 2 3X\ tí sĩ 



































ị 
»Quang phóng mi gian vô đạo Phật 

Vân sinh túc hạ vị ngôn tiên 

Nhiêu quân bảo dưỡng ngưu nhi tráng 
Triêu tịch thục canh bỉ thốn điền«. 
»Quang phóng giữa mày không phải Phật 
Dưới chân mây trắng chửa là tiên 














Bảo anh nuôi dưỡng trâu cường trắng 
Hôm sớm cày sâu mảnh ruộng thiên«. 


TÚC MẠCH TIỀN # í# 4 

Đối lại: 7h số tiên. Túc mạch: đủ số 
trăm. Tỉnh số: không đủ số trăm như: 70, 
80, 90. Thiền tông dùng từ Túc Mạch Tiền 
để dụ cho pháp Thiền của ngài Đại Huệ 
Tông Cảo, và dùng từ Tỉnh Số Tiền để dụ 
cho pháp Thiền của ngài Hồ Khâu Thiệu 
Long. Hư Đường lục q. 10 (Đại 47, 1061 
trung) ghi: »Ä 5 F #Ÿ Tí, lú Ý & 
EH: j Er F Ýf. lú # đẩ(. 8 
li ft Zj # lR. # Ä H⁄ Mã. 
Các bác tôn túc theo ngài Đại Huệ phần 
nhiễu chuộng túc mạch, còn con cháu của 
Hồ Khâu đa số chuộng tỉnh số. Túc mạch 
dùng thì hữu hạn, tỉnh số dùng thì vô 
cùng«. 










































































TÚC THÀNH # 3ÿ, 

Họp đủ, họp thành. Vô Môn Quan ghi: »“ 
lứ, ÄX ðù 3š #A Mã #4 E-. HỆ †Í — 
4È HÈ 4 f2. #. 8l 1 đi 3X {W. - 
Bởi thế buổi chiều muốn đặt nó vào lò để 
nấu lại một cái, cho đủ số năm mươi, rồi 
cứ như trước mà đem tặng.« 








TỤC CHỈ NGUYỆT LỤC #‡ ‡ ñ # 

Đăng lục, 20 quyển, do Niếp Tiên biên 
soạn vào đời Thanh, kế tiếp sau bộ »Chỉ 
Nguyệt Lục« của Cù Nhữ Tắc, được xếp 
vào Tực Tạng kinh tập 143, trang 744. Nội 


947 


TỤC DIỆM LIÊN PHƯƠNG đã ⁄4 ft 7 





dung thu thập tiểu sử và cơ duyên ngữ cú 
của các vị thiền sư từ đời thứ 17 dưới Lục 
Tổ thuộc niên hiệu Long Hưng thứ 2 
(1164) đời Tống đến đời thứ 3§ thuộc niên 
hiệu Khang Hy thứ I8 (1679) đời Thanh. 
Quyền thủ có lời tựa của Giang Tương và 
Phủ Dương Dư Hoài, lời tùy hỷ của cư sĩ 
Như Thị. Biên giả còn ra sức bố sung phần 
cơ duyên ngữ cú bị bỏ sót trong quyển 
trung của bộ »Chỉ Nguyệt lục«, biên thành 
»Cù Lục Bồ Di« 1 quyền, xếp ở quyên thủ. 
Hơn nữa, ông còn đem những vị tăng chưa 
rõ kế thừa ai thuộc sau đời Nam Tống, biên 
riêng thành I quyền »Tôn Túc tập«, đặt ở 
quyền cuối. 


TỤC DIỆM LIÊN PHƯƠNG ## 34 % 
3 

Tiếp ánh sáng, nối mùi hương. Nghĩa là 
mỗi sáng ngọn đèn Tổ, làm cho đạo đức 
được lưu truyền khắp nơi. Bài tựa của Tỳ 
kheo Huệ Nguyên trong Trúc Lâm Tổ Sư 
Tuệ Trung Thượng Sĩ ghi: 

HỊ ft. ñ ñ W 

ÑÑ Xí lối 27 v 3L li ]£ f4 

»Lÿ không một vật 

Sự có muôn thứ 



































Tiếp ánh sáng 

Nổi mùi hương 

Làm rạng rỡ đời trước 
Làm hay đẹp đời sau«. 


TỤC ĐĂNG CHÍNH THỐNG ## }# 
3E # 

Đăng lục, 42 quyền, có riêng 1 quyền mục 
lục, do Biệt Am Tính Thống biên vào đời 
Thanh, được ấn hành vào niên hiệu Khang 
Hy thứ 30 (1691) đời Thanh, sau đó được 
xếp vào Tực Tạng kinh tập 144, trang 500. 
Nội dung bao gồm lược truyện và cơ 


duyên vấn đáp của các bậc kỳ túc trong 
thiền lâm vào cuối đời Tống đến đời Minh. 
Thu thập truyện ký của hơn 2. 300 vị dưới 
Tổ Huệ Năng như sau: 

— Tông Lâm Tế từ đời thứ 16 đến đời thứ 
35. 

— Tông Tào Động từ đời thứ I6 đến đời 
thứ 37 cùng với những vị không rõ nối 
pháp a1. 


TỤC ĐĂNG TỒN CẢO ## # Z #ã 
Đăng lục, 12 quyền, có riêng l quyền mục 
lục, do cư sĩ Thị Bái sưu tập tư liệu, Nhược 
Am Thông Vấn biên vào đời Minh, được 
ấn hành vào niên hiệu Khang Hy thứ 4 
(1665) đời Thanh, sau đó được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập 145, trang 21. Sách này 
do Thị Bái sưu tập các ngữ lục, truyện ký, 
tháp minh v.v.. của các thiền sư từ cuối đời 
Tống đến đời Minh rồi được Thông Vấn 
biên tập thành. Nội dung thu thập truyện 
ký của khoảng 500 vị đưới Lục Tổ Huệ 
Năng như sau: 

— Tông Lâm Tế từ đời thứ 18 đến đời thứ 
34. 

— Tông Tào Động từ đời thứ I6 đến đời 
thứ 36 và các vị không rõ nối pháp ai. 


TỤC KIM SƠN CHÍ ## + + & 

Chí, 2 quyển, do Thu Ngạn biên tập vào 
đời Thanh, và được xếp vào Trung Quốc 
Phật Tự Chí Toản tập. 

Chùa Kim Sơn là một tự viện nổi tiếng của 
Thiền tông. Vào niên hiệu Quang Tự thứ 
26 (1900) đời Thanh, Trụ trì chùa Kim Sơn 
là Thu Ngạn sưu tập nhiều sách vở, bia cũ 
còn sót lại, tiếp tục bổ sung cho quyển 
»Kim Sơn Chí« của Lô Kiến Tăng. 

— Quyền thượng kề về hình thắng, kế đến 
ghi chép về Kiến trí, Bi khắc, Liễn, Ngạch, 


948 


TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ 8 ;š L + (1230-1201) 





Tạng bảo. 

— Quyền hạ ghi chép hành trạng các vị 
cao tăng Thiên tông trụ trì chùa này. 

Sách này tư liệu phong phú, có thể bổ sung 
chỗ thiếu sót trong quyên chí của họ Lô, 
cùng được ấn hành vào niên hiệu Quang 
Tự thứ 26 (1900) đời Thanh. 


TỤC TRUYỀN ĐĂNG LỤC ## 1# ## 
#k 

Đăng lục, 36 quyền, có thêm 3 quyền mục 
lục do Viên Cực Cư Đảnh biên soạn vào 
đời Minh, được xếp vào Đại Chính Tạng 
tập 51, trang 469. Cư Đảnh tiếp tục bổ 
sung vào Cảnh Đức Truyền Đăng lục từ 
các sách Ngũ Đăng Hội Nguyên, Phật Tổ 
Huệ Mạng, Tăng Bảo truyện, Thiền Môn 
Tông Phái Đồ, ngữ lục của chư Tổ, góp 
nhặt các tài liệu có liên quan, gom chép 
các thế hệ truyền pháp từ Lục Tổ Huệ 
Năng trở xuống, đời thứ 10 đến đời thứ 20. 
Chủ yếu là ghi về cơ ngữ, cũng có chép sự 
tích của 1203 vị; nếu thêm vào những 
người được truyền trao không chính thức 
thì được 3110 vỊ. 


TUỆ THÔNG ` :Š (giữa thế kỷ 14) 

Ni sư đời cuối Trần đầu Lê, họ Phạm, con 
gái nhà quan. Ni sư xuất gia tu trên núi 
Thanh Lương, tu khổ hạnh, trì giới chuyên 
cần, tuệ giải thông suốt, thường ngồi thiền 
định, diện mạo giống hệt La-hán. Kẻ đạo 
người tục đều kính mộ, danh tiếng NI sư 
lừng lẫy, là bậc tông sư của ni chúng cả 
nước, tên tuổi ngang hàng với các bậc cao 
tăng. Vua Trần Nghệ Tông (1370-1372) 
ban hiệu là »Tuệ Thông Đại Sư«. về giả, 
Ni sư đời về ở Đông Sơn. Một hôm, Ni sư 
bảo đệ tử rằng: »Ta muốn đem thân hư ảo 
này thí cho hỗ lang một bữa no«. Ni sư bèn 


vào giữa núi sâu ngồi kiết già, không ăn 
uống 21 ngày, hỗ lang ngày ngày tới ngồi 
chung quanh mà không dám đến gần. Đồ 
đệ nài ni Ni sư trở về am. Về am, Ni sư 
đóng cửa nhập định qua một mùa hè, TỒi 
tập hợp đệ tử lại giảng đạo, bỗng nhiên 
ngồi tịch, tuổi ngoài 80. Lúc hỏa táng có 
rất nhiều xá-lợi. Quan địa phương xây đháp 
cho ÑI sư ngay trên núi Ấy. Theo: Thiên sư 
Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ 3 # + 


+ (1230-1291) 

Thiền sư cư sĩ đời Trần, tên thật là Trần 
Tung, con đầu của Khâm Minh Từ Thiện 
Thái Vương (Trần Liễu), là anh cả của 
Hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. 
Khi Đại vương mất, hoàng để Trần Thái 
Tông cảm nghĩa phong cho Thượng sĩ tước 
Hưng Ninh Vương. Lúc nhỏ, Thượng sĩ 
nỗi tiếng bắm chất cao sáng thuần hậu, khí 
lượng uyên thâm, phong thái nhàn nhã. 
Tuổi còn để chỏm, ngài đã mến mộ cửa 
không. Sau ngài đến tham vấn Thiền sư 
Tiêu Dao ở Tính xá Phúc Đường và lãnh 
hội được yếu chỉ. Hằng ngày, ngài lấy 
thiền duyệt làm vui, không lấy công danh 
làm sở thích. Ngài lui về ở phong ấp Tịnh 
Bang, đổi tên là làng Vạn Niên. Hòa ánh 
sáng lẫn với thế tục, dạy dỗ hàng sơ cơ, 
người học đến thưa hỏi, ngài đều chỉ dạy 
cương yếu, khiến họ trụ tâm tính. Vua 
Thánh Tông nghe danh ngài đã lâu, bèn sai 
sứ mời vào cửa khuyết. Ngài đối đáp với 
Vua đều là những lời siêu thoát thế tục. 
Nhân đó, vua tôn ngài làm sư huynh, tặng 
hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. VỀ sau, ngài 
thị tịch ở Dưỡng Chân trang, thọ 62 tuổi. 
Tác phẩm: Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục l 
quyền. Theo: 7Ùiển sư Việt Nam của HT. 


949 


TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC Ÿï #t L + š# # 





Thanh Từ. 


TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ NGỮ 
LỤC 3 #: + + 3# # 

Ngữ lục, 1 quyên do Trần Tung (Thiền sư 
Việt Nam) nói. Điều Ngự Giác Hoàng 
Trần Nhân Tông khảo đính, Pháp Loa biên 
tập. Nội dung bao gồm: 

1. Bài tựa »Trần Triều 7 7¡ rụng Thượng 
Sĩ ngữ lục« của Trần Nhân Tông. 

2. Đối cơ 

3. Cử công án 

4. Thơ tụng 

5. Thượng sĩ hành trạng 

6. Chư nhân tán tụng. 

7. Lời bạt của tướng Trần Khắc Chung. 
Bản khắc xưa nhất của sách nảy vảo niên 
hiệu Cảnh Hưng thứ 24 (1763), với lời tựa 
của Tỳ kheo Tuệ Nguyên (phái Trúc Lâm) 
tu tại chùa Long Động trên núi Yên Tử. 
Đây là một quyền ngữ lục mang một bản 
sắc độc lập của Phật giáo Việt Nam, nhưng 
độc lập không có nghĩa là cô lập mà phải 
nằm trong tiễn trình văn hóa giao lưu giữa 
Phật giáo Án Độ và Trung Hoa. Nó tổng 
hợp một số tư tưởng Phật giáo Đại Thừa 
của Ấn Hoa Việt và góp phần vào kho tàng 
văn hóa của Phật giáo và dân tộc Việt 
Nam. 


TUNG SƠN 3Š 1) 

Thuộc mạch núi Phục Ngưu, phía tây bắc 
huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung 
Quốc, do núi Thái Thất và Thiếu Thất họp 
thành, nằm theo hướng đông tây dài dẳng 
dặc chừng 60km, đồi núi nhấp nhô, núi cao 
dốc đứng lạ thường. Căn cứ trên lịch sử, 
hình trạng phương vị mà ngọn núi tọa lạc 
và dì tích danh nhân, chia làm 72 ngọn như 
Thái dương, Thiếu dương, Minh nguyệt, 


Ngọc trụ, Vạn tuế, Phụng hoàng, Huyền 
luyện, Ngọa long, Ngọc cảnh, Thanh đồng, 
Hoàng cái, Sư tử, Kê minh, Tùng đảo, 
Thạch mạn, Thái bạch, La hán, Bạch lộc v. 
v...Ngoải ra còn có ngọn Tuấn Cực và 
ngọn Ngũ Nhũ. Ngọn Tuấn Cực còn gọi là 
Tung đỉnh, là ngọn núi cao nhất ở Tung 
Sơn. Niên hiệu Phố Thông thứ 1 (520) đời 
Lương Nam Triều, Bồ Đề Đ[ ]t-ma đến núi 
Ngũ Nhũ ở trong hang đá ngồi nhìn vào 
vách im lặng 9 năm, người đời gọi là 
»Bích Quán Bà La Môn«. Động này được 
gọi là »Ð|[ |tma diện bích động«, sâu 
khoảng 7m, rộng 3m. Trước động có một 
tòa thạch phường song trụ đơn không được 
khắc vào niên hiệu Vạn Lịch thứ 32 (1604) 
đời Minh, trên ngạch động mặt nam khắc 3 
chữ »Mặc huyền xứ«, mặt bắc khắc 4 chữ 
»Đông lai triệu tích«. Cổ tích văn vật 
Thiền tông còn có chùa Thiếu Lâm, rừng 
tháp, am Sơ Tổ, am Nhị Tổ, tháp Thiền sư 
Tịnh Tạng. 


























TUNG THIẾU TỔ š, ” ‡ 

Thiền tăng Văn tải đời Minh, trụ trì chùa 
Thiếu lâm 16 năm, đệ tử có đến vài ngàn 
người. Người đời gọi sư là Tung Thiếu Tổ. 
X. Văn Tải 


TÚNG NHIÊU # ® 

Mặc dù, giả sử. Pháp Diễn ngữ lục q. 
thượng ghi: »ñ* fÈ 7ï Hƒ Jš f‡ . 3M 6 l7 
ñX K #J. #ất 8ã ñJ F Mi. & S ÍM 
1 Lt l.. — Dù cho trước lời nói lãnh 
ngộ được, cũng là sỉ mê đân độn; Già sử 
ngay lời nói thông suốt, chưa khỏi nơi nơi 
sinh ra kiến giải cuồng loạn.« 


























TÚNG NHIÊN #⁄ ¿4 
Còn gọi: Túng túng #ƒt ft, Túng nhiên Jft 


950 


TÙNG CẨN ## Ở# (1117-1200) 





4Ä. Dẫy đầy, tưng bừng, xôn xao. 

Đầy dẫy, sự vật nhiều đến mức gây cảm 
giác chỗ nào cũng thấy có. Tiết Khai thị 
Ưu-bà-tắc kết Niệm Phật Xã trong 
HSLNMDT q. 2 ghi: »‡# RỊ —-  Äã 2Ò 
#8. J W ñJ BỊ MÈ#. — 4 #? bù 
7E. 3X Hù i‡ tù 2l Ñ].. — Thế nên một 
niệm ác nổi lên thì núi đao rừng kiếm đây 
dây; một niệm phát sinh thì đất báu ao 
SeH.« 

Tiết La-hán Quế Sâm Thiền sư trong 
NĐNN q. 8 ghi: »R|l % ## {4 jfft lít HH , 
lã hí H ⁄ TH &? - Bây giờ thanh 
sắc đầy dây thế nên ghé hợp hay không 
ghé họp.« 

Tiết Văn-thù Tâm Đạo Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 19 ghi: »—ˆ 2ï HỆ 2à. J 3Š HỆ 
mo 2 H Ñf đà ấ ÍấÈ ØÑ. 2ù ñ 2 
f#:? - Tam giới duy tâm, vạn pháp duy 
thức. Nay trước mắt muôn tượng dây đây, 
tâm thức ở đâu?« 




















TÙNG # 

Mặc cho, mặc kệ. Pháp Diễn ngữ lục q. 
trung ghi: »‡4 Øl -L li ?# {b SŠ. ð& f# 
1 # HÈ 3E H].. — Đầu mặt dính tro đất 
mặc cho người khác cười, thì chỉ có được 
nổi khôn khổ trong đôi Bạch Vân.« 

Tông Môn Võ Khô ghi: »E' { ?# f\b II SE 
BH. ME ƒ ãï ?š 2 th lằ s — Về sau mặc 
kệ người khác miễn là mắt mình sáng, ăn 
gậy xong, bị phạt tiền và bị đuổi khỏi 
viện.« 





























TÙNG ẨN THÁP #2 lš 3# 

Do ở thị trấn Tùng Ấn, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Thượng Hải, Trung Quốc nên có tên. 
Trong tháp chứa Kinh Hoa Nghiêm do 
tăng nhân ở Thiền viện Tùng Ấn đời 
Nguyên viết, nên còn gọi »Hoa Nghiêm 


Tháp«. X. »Hoa Nghiêm Tháp«. 


TÙNG BA # # 

Thiền tăng đời Thanh, họ Đoàn, người xứ 
Hạc Dương, Trung Quốc. Xuất gia từ thuở 
bé, sư theo Đức Chu Thượng nhân tham 
cứu Thiền tông, sau đó được Dã Trúc Lão 
nhân ấn khả. Sư đến chùa Thạch Chung 
hoằng pháp, nhẫn nhục gánh vác trách 
nhiệm nặng, trăm công ngàn việc khiến 
cho chùa này trở thành chùa đứng đầu núi 
Kê Túc. Người đời quen gọi sư là »Thạch 
Chung Tùng Ba Thiền sư. 


TÙNG BÃO THÁP +3 36,34 

Nằm trong tháp viện chùa Giới Đài, trên 
sườn núi Mã Yên, khu Môn Đầu Câu, 
thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Là mộ 
tháp của Hòa thượng Pháp Quân, cao tăng 
đời Liêu. Bởi trên gò đất cao bên cạnh tháp 
một cây tùng đổ rạp xuống nằm ngang 
duỗi ra cong vòng giống như ôm lấy tháp, 
nhân đó mà đặt tên. Pháp Quân (1021- 
1075) thuở nhỏ theo Luật sư Phi Nhục 
chùa Tử Kim ở Kinh Tây làm thư đồng, 
giữ luật nghiêm cân bác thông nội ngoại. 
Khi lớn chí thích thiền duyệt, tham phỏng 
hơn I0 năm, hình như có phát minh. 
Khoảng niên hiệu Hàm Ung (1065-1074) 
được tôn làm Đại Hòa thượng, lên đàn 
truyền giới, vua lễ sư làm thầy và ban hiệu 
»Truyền Giới Đại Sư«. Về sau sư chỉ lấy 
việc truyền giới làm nhiệm vụ, đắc giới tử 
500 vạn người. Sư tịch vào niên hiệu Đại 
Khang thứ I (1075), cho nên tháp Tùng 
Bảo phải là tháp đời Liêu. 


TÙNG CẨN # # (1117-1200) 
Thiền tăng đời Tống, họ Trịnh, hiệu Tuyết 
Am, người xứ Vĩnh Gia (nay là Ôn Châu 


951 


TÙNG CỐC #4 3Ä 





tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Sư yết kiến 
Thiền sư Tâm Văn Đàm Bôn có tỉnh ngộ 
và nối pháp Ngài thuộc tông Lâm Tế. Sư 
trụ trì các chùa: Linh Nham ở Giang Tô, 
Thiên Đồng ở Chiết Giang. Sau khi thị 
tịch, toàn thân sư được an táng mé bên trái 
tháp của ngài Tâm Văn. Tác phẩm: Tuyếi 
Nham Tùng Cẩn Thiên sư Tụng Cổ tập I 
quyền. 


TÙNG CỐC 3x 4 
Hiệu của Thiền tăng Như Thiên, sống vào 
đời Minh. X. Như Thiên. 


TÙNG DUYỆT # 1 (1044-1091) 
Thiền tăng đời Tống, họ Hùng, người Kiền 
Châu (Cám Châu, Giang Tây), Trung 
Quốc. Năm 15 tuổi sư xuất gia, 16 tuổi thụ 
giới cụ túc, tham kiến thiền sư Bảo Phong 
Khắc Văn đắc pháp làm truyền nhân phái 
Hoàng Long tông Lâm Tế. Sư trụ viện Đâu 
Suất, Long Hưng (Nam Xương, Giang 
Tây) học thông nội ngoại, g1ỏ1 văn hay thơ, 
đạo tục gần xa đều ngưỡng mộ. Niên hiệu 
Tuyên Hòa thứ 3 (I12l) Thừa tướng 
Trương Thương Anh tấu thỉnh ban thụy 
»Chân Tịch Thiền sư«. Tác phâm: Đầu 
Suất Duyệt Thiển sư ngữ lục 1 quyên lưu 
hành cho đời. 


TÙNG ĐẦU %# 5ñ 
Mỗi mỗi, toàn bộ. Tông Môn Võ Khó ghi: 

















»⁄ lý 2 Mf Á. ứH MB ƒ THÍ. f 6 
J ŸHI %( Ệ f3. Zñ & ?£ đị ÉH 4h Jh 


























ÑJ #J #4 34 BỆ j§ H ft . Hh L. — 
Người tham thiên đời này, giống như bây 
ruôi, hể có chút mùi tanh hôi liền bu lại. 
Phải quét sạch toàn bộ cho các ông ấy, 
quét đến chỗ không còn mùi vị để các ông 
ấy chỉ bu đậu trên đất bình thường « 





TÙNG ĐÌNH *+ # 

Hiệu của Thiền tăng Tử Nghiêm, sống vào 
cuối đời Nguyên-đầu đời Minh. X. Tử 
Nghiêm. 


TÙNG HÂN # # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Trường Khánh Huệ Lăng. Khi ra hoằng 
pháp sư trụ Thúy Nham ở Xử Châu (nay là 
Lệ Thủy tỉnh Chiết Giang), người đời gọi 
sư là »Thúy Nham Hân«. 


TÙNG GIAO # #( 

Đề mặc, tùy ý, mặc cho. Tông Môn Võ Khô 
ghi: 

4E 2 R HN Ém 2s #É 

?È #L Ä\ Hã {È 1Ì Ẵ 

»Niên lão hạo ca quy khứ lạc 

Tùng giao nhân hoán trụ sơn ông«. 

»kLớn tuổi wa ca bài vui trở về 

Mặc cho người gọi lão ở non«. 


TÙNG HIỂN # 3ñ (906-983) 

Thiền tăng đời Tống, người xứ Bồ Điền 
Tuyền Châu (nay thuộc Phúc Kiến), nối 
pháp Thiền sư Thanh Lương Văn Ích, 
thuộc tông Pháp Nhãn. Sư trụ viện Quán 
Âm ở Hồng Châu (nay là huyện Nam 
Xương tỉnh Giang Tây). 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Quán Âm?. Sư đáp: Hãy xem trước mắt. 


TÙNG KHÔI # 3#, (?-973) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người xứ 
Phúc Châu, Trung Quốc. Xuất gia từ thuở 
nhỏ. Sư tham vấn nhiều vị nhưng không 
khế hợp, sau yết kiến Thiền sư Trường 
Khánh Huệ Lăng, ngay lời nói liền đốn 
ngộ và nối pháp Ngài. Khi ra hoằng pháp 
sư ở chùa Xưng Tâm tại Việt Châu (nay là 


952 


TÙNG LÂM CÔNG LUẬN %# #4 2 3 





huyện Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang) khai 
pháp giảng thuyết khiến cho thiền phong 
hưng thạnh. Về già dời về viện Báo Ân tại 
Hàng Châu. 


TÙNG LÃNG # ở 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Triệu Châu Tùng Thâm. Khi ra hoằng 
pháp, sư trụ Mộc Trần ở Vụ Châu (nay là 
huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang). Kệ thị 
tịch: 

= †Í£ # # Xl# 
lý 'H #t — ft 7) 

#í Ä Bị #4 m 3 ã 

lẻ ĐLJH *E 1E IÉ 7E. 

»Tam thập miên lai trụ Mộc Trần 
Thời trung vô nhất giả công thành 
Hữu nhân vấn ngã Tây Lai ý 
Triển tợ my mao tác ma sinh«. 
»Ba chục năm qua ở Mộc Ti rân 
Giờ giờ không bận chút thân sơ 
Ai kia có hỏi Tây lai ÿ 

Mở hoát my mao là cải gì«. 



































TÙNG LÂM š #3 
1. Giới Phật giáo. Tiết Thượng Phong Bản 
Tài Thiền sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »‡ii 
f0 1H bú Ñl. TE lZ ‡R #1 3. — Dẹp bó 
trì kiến Phật Tổ gây tai họa cho giới Phật 
giáo«. 

2. Tự viện, thiền tự. Tông Môn Võ Khó 
ghi: »!!I J —= - E.v Mi đ 2. 












































XĩI Ñll ĐÈ RE. ln ĐÃ ñẾ lã lí. N ñễ 
Đi f ñ.v BÀ É % — Suốt 30 

















năm như thể, dù mưa gió vẫn š thống đối 
chí, sự thay cũ đổi mới các kiến trúc: Phật 
điện, Luân tạng, La- hán đường; hỄ tự viện 
cân có vật gì, sư đều sắm sửa đây đủ«. 

3. Từ mà chư tăng dùng để gọi các Thiền 
sư. Tiết Hoàng Long Huệ Nam Thiền sư 


trong NĐHN q. l7 ghi: 
Úl thị lễ ER l đi JM 
# 3% BH) tW fï 5 LH › 
»Kiệt xuất tùng lâm thị Triệu Châu 
Lão bà khám phá hữu lai do«. 
»Thiên sư trồi nhất là Triệu Châu 
Bà già bị khám (phá) có cội nguồn«. 



































TÙNG LÂM CHI ĐỐI 3š 3+ 34 ‡† 

Sự ứng đối của nhà Thiền, hàm ý mặc dù 
có vẻ siêu thoát lạ lùng, nhưng vẫn chưa lìa 
khỏi lời nói. Tiết Từ Thị Thụy Tiên Thiền 




























































































sư trong NĐHN dq. 18 ghi: »® ñỗủ ññ 77 v 
4 ® 14 7. JR 3l |]: #§ H H Jjấ? 
Hi El: Bị Wí 7 #S. ?đñ H: 7R 
†E RE? Hi HH: Z lệ mm. đã 
7K lãi. ?ñ El: Z # l§ ERƒK HH d E 
IH # HMỊ? Bị Hl: pq X⁄Ã3#&ñH. 1W +: 
lf ñ. ẨM El: JE 35% l6 ã ÐR 1Ÿ, 
3E Tế 6 HỊ l¿ JỊ? HỤ fŒ Mộ. — Sự 

















không yết kiến thiên sư các nơi, về sau đến 
Đầu Tử. Quảng Giám hỏi: Quê ông ở đâu? 
Sư đáp: Đông Việt, Lưỡng Chiết Giám 
hỏi: Việc của Đông Việt là gì? Sư đáp: Núi 
Tân Vọng cao, sông Giám Hồ rộng. Giám 
hỏi: Núi Tân Vọng cao cùng với bản thân 
ông là đồng hay khác?. Sư đáp: lây Thiên 
dùng tiếng Phạn, xứ này nói tiếng Đường. 
Giám nói: Đây còn là sự ứng đối của nhà 
thiển, rốt cuộc là động hay khác? Sư liễn 
héf«. 


TÙNG LÂM CÔNG LUẬN š # + 
đề 


Luận, I quyền, do Giả Am Huệ Bân soạn 
vào đời Tống, được ấn hành vào niên hiệu 
Khang Hy thứ 16 (1189) đời Thanh, sau đó 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 113, trang 
899. Tác giả bình luận về những việc xưa 
nay trong thiền lâm, gồm hơn 70 điều, trên 


953 


TÙNG LÂM HIỆU ĐỊNH THANH QUY TỔNG YẾU 3š # lề # 8 #í 


đR 





một vạn lời. Nội dung xác đáng, luận nghị 
công bằng. Lời tựa của Tông Huệ có kiến 
giải rất sáng suốt, nhưng có đôi chỗ trong 
sách bàn về chỗ đắc thất của văn chương 
tiên Nho không được đúng lắm. 


TÙNG LÂM HIỆU ĐỊNH THANH 
QUY TỔNG YẾU # 3 # # :# #, # 
& 

Còn gọi: Hàm Thuần Thanh Quy, Vụ Châu 
Thanh Quy, Hiệu Định Thanh Quy. 

Sách, 2 quyền, do Hậu Triều Duy Miễn 
biên vào đời Tống, đến niên hiệu Hàm 
Thuần thứ 10 (1274) thì hoàn thành, được 
ấn hành vào niên hiệu Chí Nguyên thứ 30 
(1293) đời Nguyên, và sau đó được xếp 
vào Tục Tạng kinh tập 112, trang I. Biên 
giả đem các loại thanh quy của thiền môn 
từ »Bách Trượng Thanh Quy« về sau, 
tham khảo hiệu định những chỗ dị đồng, 
chất lọc tỉnh hoa của chúng rồi biên tập lại. 
Quyền thượng bao gồm 39 mục: »Biêu đồ: 
cáo hương, Y giới, Xuất ban thiêu hương 
«, »Biểu đồ: cáo hương, Phổ thuyết, Lập 
bang «... Quyến hạ bao gồm 20 mục: 
»Thượng đường, Phổ thuyết, Tiểu tham«, 
»Cáo hương, Nhập thất, Thỉnh ích«... 


TÙNG LÂM THẠNH SỰ š 3+ # # 
Bút ký, 2 quyền, do Cổ Minh Đạo Dung 
soạn vào đời Tống, được ấn hành vào niên 
hiệu Khánh Nguyên thứ 5 (1199) đời 
Tống, sau đó được xếp vào 7ực Tạng kinh 
tập 148, trang 52. 

Soạn giả tuyên bố sách này làm ra vì chí 
hướng bảo vệ Thiền tông và hoằng pháp. 
Nội dung bao gồm những điều thấy nghe 
hàng ngày chốn tùng lâm, cùng với lời hay 
ý đẹp của các thiền sư xưa nay. Tất cả là 


141 điều trình bày về: Đại Khanh tham vấn 
Hoàng Long, Phật Ấn cởi ngọc đái của Tô 
Đông Pha, Bảo Phong Tường khoanh tay, 
Phố Từ Văn, Tối Am Án, Vinh Dương 
Quận v.v... 


TÙNG LUÂN # 4 

Thiền tăng đời Nguyên, Trung Quốc, hiệu 
Lâm Tuyền. Đến chùa Báo Ân ở Yên Kinh 
tham kiến Vạn Tùng Hành Tú khai ngộ, 
nối pháp làm truyền nhân tông Tào Động. 
Ban đầu trụ chùa Vạn thọ sau đó kế thừa 
pháp tịch của thầy, trụ trì chùa Báo Ân. 
Niên hiệu Chí Nguyên thứ 9 (1272) 
Nguyên Thế Tổ hạ chỉ mời sư vào nội 
điện, từng luận đạo với Để sư, phát huy đại 
yếu thiền học, dâng lên vua cuốn »Thiền 
Nguyên Chư Thuyên tập« của Tông Mật. 
Đề sư còn hỏi về công án Tổ sư, phân tích 
bàn bạc đến tối mới tan. Năm thứ 18 
(1281) Tùng Luân thiêu đốt ngụy kinh 
»Đạo Tạng« nơi chùa Mẫn Trung ở Đại Đô 
(Bắc Kinh), ngoại trừ »Đạo Đức Kinh« ra, 
sư thiêu hủy tất cả. Sư lại trước ngữ và 
bình xuớng một trăm tắc tụng cổ của Đầu 
Tử Nghĩa Thanh và một trăm tắc tụng cổ 
của Đơn Hà Tử Thuần, biên tập thành 
»Không Cốc tập« »Hư Đường tập«. 
Truyền pháp cho Đồng Tân rồi tịch. 


TÙNG MÔN NHẬP GIẢ, BẤT THỊ 
GIA TRÂN # ?A # #4 # ## 

Vật gì đem từ ngoài cửa vào chẳng phải là 
của báu ở trong nhà mình. Thiền tông 
mượn từ này để chỉ cho Phật tính sẵn có 
của mình, mình cần phải tu tập để hiển lộ 
và thọ dụng, nếu đi tìm cái gì khác nữa thì 
chăng phải. Tắc 5, Bích Nham lục (Đại 48, 
145 thượng) ghi: »ã# Đ{ Hỗ z4 . BỊ 4 bú 




















954 


TÙNG TẬP # 3š 




















1l. f1 À #. ®& 212. Z4 
HØ JMM Hr 8 Ha. ñ X ñ HỦ. 4ñ 
2 2 1H HE. — Nham Đầu hét một tiếng 


rồi nói: Ông chẳng nghe nói vật gì đem từ 
ngoài cửa vào chẳng phải là của báu trong 
nhà, phải là từ trong ngực của chính mình 
thôn ra để giáo hóa mọi loài mới có chút 
phần tương ưng«. 


TÙNG NGUYÊN SÙNG NHẠC 
THIÊN SƯ NGỮ LỤC 3 # # # 3# 
3ã đệ 

Còn gọi: Tòng Nguyên Hòa thượng ngữ 
lục, Tùng Nguyên ngữ lục, Tùng Nguyên 
Thiên sư ngữ lục. Ngữ lục, 2 quyền, do 
Tùng Nguyên Sùng Nhạc soạn vào đời 
Tống, nhóm ông Thiện Khai... biên tập, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 121, trang 
570. Nội dung bao gồm ngữ lục của Sư 
Tùng Nguyên trong 8 hội ở các thiền viện: 
Trừng Chiếu, Thật Tế, Tiến Phúc và Báo 
Ân Quang Hiếu Thiền Tự, v.v... cùng với 
các phần: Binh phất phố thuyết, Pháp ngữ, 
Tụng cổ, Tán Phật Tổ, Kệ tụng v.v... Sau 
sách có phụ lục 1 thiên Tháp minh của Lục 
Du. Sách này được ấn hành vào niên hiệu 
Gia Thái thứ 3 (1203) đời Tống. 


TÙNG NGUYÊN 3 3# 
Hiệu của Thiền tăng Sùng Nhạc, sống vào 
đời Tống. X. Sùng Nhạc. 


TÙNG NGUYỆT ÔNG 3+ 1 3 

Thiền tăng Chính Ấn, sống vào đời 
Nguyên, tự xưng là »Tùng Nguyệt Ông«. 
X. Chính Ấn. 


TÙNG PHẠM £ #, 
Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Nham Đầu Toàn Khoát. Khi ra hoằng 


pháp. sư trụ Hương Khê ở Phúc Châu. Sư 
từng nói kệ rằng: 

1H 3š | ƒ?. 3X % Z1 lề lệ 

4 21H Hl fññ . ®ã ¡ã † MÃ ẤN 

»Áo đi đường của Ca-diếp 

Mặc vào liên hợp cơ (y) 

Phân biệt thì thọ tiễn 

Khuôn xưa chẳng giấu chỉ«. 


TÙNG QUÝ # # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Hoằng Đạo, kế tục trụ trì viện An Quốc ở 
Phúc Châu. 

Có vị tăng hỏi: Thỉnh sư tuyên bày Thiền 
tông. Sư đáp: Hôm nay đập lúa, ngày mai 
bửa củI. 


TÙNG SÂM & # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, theo học với 
Thiền sư Bảo Phúc Tùng Triển và đắc 
pháp. Khi ra hoằng pháp sư trụ núi Phụng 
Hoàng tại Tuyền Châu. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là cảnh của Phụng 
Hoàng?. Sư đáp: Đêm tuyết xem trăng 
sáng. 

Thự hiệu: Hồng Nhẫn Thiên sư. 


TÙNG SƠN TỬ 3+ ›h # 
Hiệu của Thiền tăng Diệu Luân, sống vào 
đời Tống. X. Diệu Luân. 


TÙNG TẬP # # 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, người xứ Mân, 
Trung Quốc. Là học trò giỏi của Thiền sư 
Tuyết Phong Nghĩa Tồn, nhờ bản sư ấn 
giải nên thông suốt được tông yếu. Sư 
thường nói: Đánh trống Quan Nam, hát bài 
ca Tuyết Phong. Về sau, sư ra giáo hóa ở 
vùng Chiết Giang, Ngô Việt Vương khâm 
phục đạo đức của sư, thỉnh sư ở núi Đại 


955 


TÙNG THẠCH †‡2 # 





Tiễn tại Hàng Châu để xiến dương chính 
pháp, nên người đời gọi sư là »Đại Tiễn 
Thiên sư«. 


TÙNG THẠCH 3 # 
Hiệu của Thiền tăng Pháp Hưng sống vào 
đời Minh. X. Pháp Hưng. 


TÙNG THẠNH #‡ # 

Thiên tăng đời Ngũ Đại, người huyện Mân 
(nay là Phúc Châu) Trung Quốc. Sư xuất 7 
gia ở núi Trường Sinh, sau khi thụ giới liền 
du phương, tham vấn Thiền sư La Sơn Đạo 
Nhàn, đốn khế huyền cơ và nối pháp Ngài. 
Ban đầu sư ở chùa Long Hồi tại Cao An 
(nay thuộc Giang Tây) cử dương tông 
phong. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của 
Long Hồi? Sư đáp: Dọc ngang bắn thủng. 
VỀ sau, sư dời đến núi Đạo Ngô tại Đàm 
Châu (nay là huyện Trường Sa, tỉnh Hồ 
Nam) đề tiếp hóa chúng sinh. 


TÙNG THẤM # 3$ (778-897) 

Thiền tăng đời Đường, họ Hác, người Tào 
Châu (Hà Trạch, Sơn Đông) Trung Quốc. 
Thuở nhỏ sư xuất gia nơi viện Hỗ Thông, 
Tào Châu (một thuyết nói viện Long 
Hưng, Thanh Châu). Đến tham kiến Nam 
Tuyên Phổ Nguyện, Phổ Nguyện rất trọng 
sư. Lại đến Tung Sơn thụ giới cụ túc. Rồi 
trở về chỗ Nam Tuyển y chỉ 20 năm, 
chuyên tâm tham cứu huyền ngộ, được ấn 
chứng tâm pháp. Sau đó lần lượt tham yết 
các bậc đại đức như Hoàng Bá, Bảo Thọ, 
Diêm Quan, Giáp Sơn, Ngũ Đài v.v... Lúc 
§0 tuổi đại chúng thỉnh sư trụ viện Quán 
Âm phía đông thành Triệu Châu (huyện 
Triệu, Hà Bắc) đại dương thiền phong, 
pháp ngữ huyền ngôn của Sư phổ biến 


khắp thiên hạ như các câu »Phật tính con 
chó«. »Cây bách trước sân« v.v... Người 
đời gọi sư là »Triệu Châu Cổ Phật. Thụy 
là »Chân Tế Đại Sư. Tác phẩm: Chân Tế 
Đại Sư ngữ lục 3 quyền. 


TÙNG THƯỢNG LAI # + # 
Từ xưa đến nay. Tổng Môn Võ khó ghi: 



























































»ƒt L 2K fE 2 2š Ml fÉ jã Ñ . tE Rễ 
ÉP 1... f# šJ ÑJl. ?# 
ŠI| lữ 2 ‹ — Từ xưa đên nay, các 


- An sư Thiển tông cao tay hay vì 
người, chỉ có ngài Mục Châu hễ thấy 
người có chỗ để ngôi liền xúc bỏ, mỗi mỗi 
chỉ là xúc bỏ ẩi.« 





























































































































TÙNG TỊCH #* 7 

Nơi giảng nói thiền pháp. Thiền viện. Tiết 
Hồng Đảnh Nhân Thiền sư trong NĐHN dq. 
11 ghi: »# 3H Kê # ñ.. Zk 3 3m lí. 
j5. 7 ñl PR Ñữ v. — ñẬ 
†È EÈ. ñã #tU Ã ?J. lĐỊš ZỞ. l FÊ 
Đế: gũ H: *h ủ 72 ‡k 24 H M Z 
HH , Z 2 Ifv  BR Đụ ft. #H 
lị? lữ SŠ Tí ñã Z : RỊ CÁ d R ñ! Hị 
®. TT F ñã " l lồ ‹ — Có người giàu 


có ở Tương Dương dạo chơi ở Phúc 
Nghiêm, đến ngay nơi thất của sư, Thấy 
sắc mặt của sư thanh thản, chỉ có một bát 
treo trên vách không có một vật nào khác 
nên rất bội phục sư, liền quỳ xuống làm lệ 
thỉnh rằng: Thân Đảnh là chỗ mà gia đình 
con thường trông cội phúc, từ lâu không có 
thiển sư, mong sư đến đó, không rõ ý sư 
thế nào? Sư mửn cười ưng thuận. Người ấy 
liên đem ngựa đến rước sư. Mười năm sau 
mới trở thành thiên viện.« 


TÙNG TRIỂN # # (?-928) 
Thiên tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người xứ 


956 


TÙY CƠ ỨNG BIẾN ÿẽ l# JE 


sa 





Phúc Châu. Năm 15 tuổi lễ Thiền sư Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn làm thầy rồi xuất gia 
theo Ngài tu học. Niên hiệu Trinh Minh 
thứ 4 (918) thời Hậu Lương, Thứ sử Đàm 
Châu sáng lập Bảo Phúc Thiền Uyên, rước 
sư về ở. Niên hiệu Thiên Thành thứ 3 
(928) thời Hậu Lương, sư thuyết pháp 
xong, ngồi ngay thắng thị tịch. 


TÙNG XÃ # 3+ 

Đoàn thẻ thiền tăng, thiền viện, chùa chiên. 
Tiết Vô Vi Tông Thái Thiền sư trong 
NĐNN q. 19 ghi: »⁄š MỊ #t lý 2% # 
HH. 3ï WW A. H Hì Bẩj. 3M ý ấ 
}Ì. — Thiển sư Tông Thái ở viện Vô Vi 
hán Châu, người Phù Thành. Từ khi sư ra 
khỏi thất (mãn hạn nhập thấu, bèn đi khắp 
các thiên viện.« 


























TÙNG Y # 3# 

Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thanh Khê Hồng Tiến. Sư trụ núi Thiên 
Bình ở Tương Châu (nay là huyện An 
Dương tỉnh Hà Nam. Có vị tăng hỏi: Phật 
là gì?. Sư đáp: Chẳng phải chỉ trời chỉ đất, 
duy NGÃ là tôn quý. 


TÙNG YỂM # #4 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư ở viện Báo 
Ân, Đàm Châu (nay là huyện Chương Phó 
tỉnh Phúc Kiến), nối pháp Thiền sư Tuyết 
Phong Nghĩa Tôn. Mân Vương ngưỡng mộ 
đạo đức của sư nên rước sư vào viện Vĩnh 
Phúc, núi Liên Hoa, Phúc Châu. Thự hiệu: 
Siêu Chứng Đại Sư. 


TỤNG CỔ 2 % 

Dùng các câu thơ có âm vận đề bình luận 
về công án Thiền tông đã được nêu ra. 
Phần Giải thích của tắc 96, Bích Nham lục 


zx= 
= 
RỊ SÑ tí. ñ[ #t l Hệ. MÈ Jt — 2Ñ 
F ñí 3 fl 4 R.. — Một trăm bài 
tụng cổ của Tuyết Đậu quả là tính toán 
nhiễu lời, chỉ được ba bài tụng này là có 
hơi hám của Thiên tăng«. 


q. 10 (Đại 48, 219 thượng) ghi: »Ÿ 
HỊ 





























TÙY BA TRỤC LÃNG l# # ;£ ;# 
Theo mòi đuôi sóng tức là tùy duyên tiếp 
vật, ứng bệnh cho thuốc, là nguyên tắc tiếp 
dẫn người học của tông Vân Môn. Một 
trong ba câu nói của Vân Môn. Tiết Cửu 
Đảnh Huệ Tuyền Thiền sư trong NĐHN q. 
Hội cap DA i8 bo thuê = ñJ. ñ BH # 
lý HỊ fJ v #8 ẾT 2£ # ÍJ. Bũ ÿ⁄⁄ 3£ ÿR 
ÂJ s — Ngày trước Vân Môn có ba câu là: 
Hàm cái càn khôn (Cho trùm trời đất), Tiệt 
đoạn chúng lưu (Chặt đứt các dòng). Tùy 
ba trục lãng (Theo mòi đuổi sóng)« 
































TÙY CƠ ỨNG BIẾN Mš 3* /š # 

Tùy theo căn cơ của người học đạo mà 
thay đổi biện pháp tiếp dẫn. Duy Tắc ngữ 
lục q. 1 ghi: »hử BH là Đh HÉ Ãl| Z2 2b 





















































1! ñ§ 3ñ th È 5. l2 # 
La nù Ủh ⁄+ ĐH ZAV Dk ĐE 2k ĐH TY. 
H ã đã fXẾM3E. đỆ ME. HẤ 
in i46abfibE bia v0 10airtTeliaakrabla 
Bổ JÉŒ JE %“. Hồ #h lá Hồ ñn Ứị. r fF 
HH ĐH HE X*X®# w f 0 




















E., St! _— Một câu ›Kiến tính 
thành Phật‹ lường gạt biết bao hiệu người! 
Tắt cả nói thành Phật là quan trọng và cấp 
bách còn kiến tính thì không sao. Nghĩ 
rằng phải mau mau thành Phật còn thủng 
thắng hãy kiến tính. Việc ấy khô nỗi càng 
hưỡn thì càng xa, cảng gấp thì càng HUỘN. 

Chỉ ham ăn thích uống mà chẳng biết nấu 
cơm. Hôm nay Sơn tăng sẽ tùy cơ ứng biến 
VÌ mọi người đổi lại thoại đâu, sửa thành 


957 


TÙY CHÂU ĐẠI HỒNG SƠN THUẦN THIỀN SƯ NGỮ LỤC ÿễ ;M 


3 tị ?š Xã ññ ñH 8 





›Kiển Phật thành tính‹, còn chẳng đúng thì 
sửa thành ›Thành phật kiên tínhc đâu 
chăng thích thay!« 


TÙY CHÂU ĐẠI HỒNG SƠN 
THUẦN THIỀN SƯ NGỮ LỤC '# | 
k #uù š$š # Én ‡# # 

X. Đan Hà Tử Thuần Thiên sư ngữ lục. 


TÙY CHÚNG !š 3# 

Đi theo tăng chúng cùng nhau tham học. 
Vô Môn Quan ghì: »H] 22: 3È Fl HỆ ƒE 
#ĩ M lễ £. ff KH faIHH. 4 
Z2 †R J À j. „HA X7ZK, ⁄#lš H 
ÑI. f7 3 EH & 3 H HỊ 1H. — Đạo 
Minh nói: Tôi ty ở Hoàng Mai tùy chúng, 
thật chưa tỉnh được điện mục chính mình. 
Nay nhờ. hành giả chỉ dạy chỗ vào như 
người uống nước, nóng lạnh tự biết, nên 
hành giả (Huệ Năng) chính là Thầy của tôi 
vậy«. 


















































TÙY DUYÊN 'ễ # 

Thuận theo cơ duyên, thích ứng với hoàn 
cảnh không phải cố sức. Lâm TẾ ngữ lục 
ghi: »‡i IEl Ñ . ẤX  ñl Rế. 
{H fÉ Bề # 3í l %Š. HE lf # ki. 
#t ÍT HIjT. #4 E44. #— bò 
Z§ 3Ñ flù 1. — Nếu là bậc đạo nhân chân 
chính tất cả đều chẳng phải như vậy, chỉ 
hay thuận theo cơ duyên mà tiêu nghiệp 
cũ, cứ mặc tình mặc áo quân, muốn ổi thì 
đi muốn ngôi thì ngôi, tâm không một niệm 
mong câu Phật quả.« 






































TÙY PHƯƠNG TỰU VIÊN !š 2 št 
l 

Gặp vuông liền vuông, gặp tròn liền tròn. 
Tùy chỗ thích ứng. Phương Hội ngữ lục 


TH: 


ghi: » E l lụ ( ã 2 # Kã Bị Z 
ca # v Bũ ⁄ #t IB, 2? tl lấ 
bã »„ F 8 \ F: — &ư thượng đường, 

: Dương Kỳ có một lời, tùy chỗ mà 
thích ứng. Nếu như còn do dự, cách mười 
muôn tám ngàn«. 








Am 








Sử 


TÙY SƠN l# ›› 
Hiệu của thiền tăng Chính Nham sống vào 
đời Thanh. X. Chính Nham 


TÙY THỜI lễ tÿ 

Tủùy theo chương trình làm việc hàng ngày 
mà sắp đặt. Minh chơn tụng trong PKNL 
q. 18 ghi: »## li 4 f Z Z1. Bã ® 3J 
8x Bồ lý. #f 4b HÌ bè Xi. #3 
1l HH đ . — Thiên sư đâu cần biết nhiễu, 
đói ăn khát uống tùy thời, đem tâm dụng 
tâm (là) lầm to, nơi đạo tu đạo là việc 
đang buồn.« 





























TÙY THỜI CẬP TIẾT Kš ñ† # #ÿ 

Hợp theo thời tiết, sống bình thường qua 
ngày. Đây là thể hiện »Bình thường tâm« 
của nhà thiền. Văn Ích ngữ lục ghi: »!l\ 2 
Ä» 1H Bễ lý & fñ ff f3. 2š HỊ 2š, 
#4 BỊ ŠA. ñX ÃI ĐÈ PE #5. đã lỗi Hý fỮ 
DI #4 ‹ — Người xuất gia chỉ cần hợp theo 
thời tiết liền được, lạnh thì biết lạnh, nóng 
thì biết nóng. Muốn biết nghĩa Phật tính, 
phải xem xét thời tiết nhân duyên«. 























TÙY XỨ GIẢI THOÁT Iễ ÿ ## /?, 
Ý nói chỗ chỗ đều hiển bày cơ duyên giải 
thoát, nơi nơi thảy có thể đạt được tỉnh ngộ 
siêu thoát. Tiết Định Sơn tua Tố Thiền sư 
trong NĐHN 4q. 10 ghi: »# Ít #š lỗi. 7£ 
*§ IHỊ lũ o v3 y nh {H i8 lội 
H % #. ft ñế ÁH Íq 24 3. Bữ jã 
ft lỨA . JE HỊ Hi li. ZÃ HH l5] RR. 









































° 





Đã; 

















s 





"tư 
_ 


958 


TUYỀN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ z## ; Bị 76 Sẽ 





#J — ñỦ v IHÃ TE 3M fl HR HH. Ấñ Ấñ 
là 2Á Sý ‹ — Pháp không có NỘI gì lạ, chỉ 
là khác nẻo mà cùng về một chỗ. Nếu 
muốn dễ lãnh hội mà ít phí sức thì chỉ cần 
biết giữ lấy bản tính, liền có thể tiếp nối 
gia nghiệp, tùy chỗ giải thoát, "g8 dụng 
hiện tiền, đất trời cùng một gốc, vạn vật 
đồng một thể, gọi là con mắt của thiên 
tăng không bao giờ sót lọt một máy tơ.« 











TÙY XỨ NHẬM DUYÊN !# # 4 # 
Chăng câu nệ chỗ ở, ứng duyên mà làm. 
Tiết Huệ Khả Thiền sư trong TĐT q. 2 ghi: 
»HÈ {E ÙŸ 1Ì . Bề J ÍEấ£.. H Hệ Á JT 
4. 3: 2 lẪ.. — Hoặc ở phó chợ ứng 
duyên mà làm; hoặc bị người sai khiến làm 
xong công việc rồi trở vễ«. 











TÙY XỨ TÁC CHỦ lễ /ÿš 4 + 

Ở đâu cũng làm chủ được, là cảnh giới của 
người ngộ thiền. ⁄ô Môn Quan ghi: »‡? ŸÉ 
FP#®ẩwW -= KMñ5. ff Hƒ Đ BŠ j {E 
+t.vÄS@M 2š. ã#U&@, ñã Ấ 
2Ñ. 4l Nữ MÈ 8JL. — Nếu nơi đây mà 
hạ được ba câu chuyển ngữ thì ở đâu cũng 
làm chủ được, nơi nào cũng là nhà được. 
Còn nếu chưa được thì ăn vội dễ no, nhai 
kỹ khó đói«. 


























TUYÊN GIÁM # #š (782-865) 

Thiền tăng đời Đường, họ Chu, người Giản 
Châu (Giản Dương, Tứ Xuyên) Trung 
Quốc. Xuất gia từ nhỏ, 20 tuổi thụ giới cụ 
túc, sư thông suốt chỉ thú các kinh điển 
Đại, Tiểu thừa; bởi thường giảng kinh Kim 
Cang Bát Nhã nên thời nhân gọi là »Chu 
Kim Cang«. Từng nghe pháp thiền phương 
nam thạnh hành, đề xướng »trực chỉ nhân 
tâm, kiến tính thành Phật«, khác biệt với sở 
học của mình nên sư muốn tranh biện dẹp 


trừ học thuyết kia. Liền mang theo bộ 
»Kmm Cang Kinh Sớ Sao« của Đạo Nhân 
rời khỏi Tứ Xuyên. Trước tiên đến chỗ 
Thiền sư Long Đàm Sùng Tín, trong khi 
hỏi đáp, sư hoát nhiên đốn ngộ được nối 
pháp và đốt bộ »Kim Cang Kinh Sớ Sao«. 
Sư trụ Đức Sơn, Lễ Dương (huyện Lễ, Hồ 
Nam) 30 năm. Khi vua Đường Võ Tông 
phế Phật, sư tị nạn nơi thạch thất núi Độc 
Phù. Vào khoảng đầu năm Đại Trung (847- 
859) Thái thú Vũ Lăng là Tiết Đình Vọng 
thỉnh sư trở lại Đức Sơn, xây cất Thiền 
viện Cổ Đức, mở rộng tông phong trở 
thành đại tùng lâm. Sau khi mất, thụy là 
»Kiến Tính Đại Sư«. Đệ tử có Nham Đầu 
Toàn Khoát, Tuyết Phong Nghĩa Tôn, 
Thụy Long Huệ Cung, Tuyền Châu Ngỏa 
Quan v.v... 


TUYÊN PHÁP ĐẠI SƯ # ¿+ % f## 
Hiệu của Thiền tăng Trí Y, đời Ngũ Đại. 
X. Trí Y. 


TUYỂN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ 
# 1Ị BẦ £® 3 

Phố Tây, thành phó Tuyền Châu, tỉnh Phúc 
Kiến,Trung Quốc, là một trong bốn đại 
thiền lâm Phúc Kiến. Xây dựng vào niên 
hiệu Thùy Củng thứ 2 (686) đời Đường, 
ban đầu tên »Liên Hoa Tự«. Niên hiệu 
Trường Thọ thứ 1 (692) đổi tên »Hưng 
Giáo Tự«. Niên hiệu Thần Long thứ I 
(705) lại đổi tên »Long Hưng Tự«. Niên 
hiệu Khai Nguyên thứ 26 (738) ban tên 
»Khai Nguyên Tự«. Thời Ngũ Đại, Lưỡng 
Tống là thời kỳ cực thịnh, xung quanh có 
chi viện 120 sở, tăng chúng hơn ngàn 
người. Tống Chu Hi có cặp đối liễn: »Thử 
địa cô xưng Phật quốc, mãn nhai giai thị 
thánh nhân.« (Đất này xưa xưng nước 


959 


TUYỀN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ BẢO KHIẾP ẤN KINH THÁP Z§ 


?| Bãi 2ú SŸ đY ñã HỊ #ế l# 





Phật, đầy đường đều là thánh nhân). Niên 
hiệu Chí Nguyên thứ 22 (1285) đời 
Nguyên, hợp lại thành một chùa ban tên là 
»Đại Khai Nguyên Vạn Thọ Thiền Tự«, 
nhưng vẫn gọi là »Khai Nguyên Tự«. Cuối 
đời Nguyên bị chiến tranh phá hủy. Niên 
hiệu Hồng Vũ thứ 22 (1389) đời Minh xây 
dựng lại. Cuối đời Minh, Trịnh Chi Long 
có xây cất thêm. Toàn chùa hiện chiếm 
diện tích hơn 50 ha. Mặt chính, mặt tây 
bên ngoài chùa có lan can đá câm thạch 
bao bọc. Trong chùa trên tuyến trục giữa 
điện vũ liền nhau. Sơn môn Thiên vương 
điện hai bên đều có tượng Thiên vương 
ngồi. Phía sau có Đại thạch đình, gọi là 
»Bái đình«. Trong đình có các loại hình 
như tắm đá khắc kinh, tháp đá nhỏ, lò đốt 
hương. Còn có vài cây cô dung cành nhánh 
đan xen rậm rạp che kín mặt trời. Đại hùng 
bảo điện ở phía sau thạch đình, toàn điện 
dùng cả trăm cây cột trụ, còn gọi »Bách trụ 
điện«. Điện làm theo kiểu mái chồng đỉnh 
yết sơn, cao 20m, mặt rộng 9 gian, sâu 6 
gian, diện tích hơn 1000, cao lớn hùng 
vĩ. Trong điện hình thức trụ đá đa dạng, kết 
cấu xà kép tinh xảo lạ thường. Trong đấu 
củng có khắc 24 tượng »kỷ nhạc phi 
thiên«. Năm pho tượng Đại Phật ở tiền 
điện cùng với 18 tượng La hán ở hậu điện, 
thần thái sinh động, nghệ thuật siêu phàm. 
Trước Đại hùng bảo điện là một nguyệt 
đài, ba mặt đông nam bắc của đài trên thắt 
lưng có 72 khối đá xanh khắc nổi mặt 
người thân sư tử. Đây là do Tùng Khuynh 
Di vận chuyển từ chùa bên Án Độ về 
Tuyền Châu bằng đường biến, là một vật 
quý hiếm của chùa Khai Nguyên. Sau đại 
điện có »Cam lộ giới đàn«, đàn chia làm Š 
bậc, bên trong thờ tượng Phật Lô Xá Na, 


Phật Thích-ca, Phật A-di-đà khắc bằng gỗ 
vào đời Minh. Bốn bên Phật tượng có Bồ 
tát đứng hầu, Kim Cang hộ vệ. Hai viện 
đông tây còn có các chùa nhỏ trực thuộc 
như Chuẩn Đề Thiền Lâm, Thủy Lục 
Thiền Tự. Trong chùa còn có Công Đức 
Đường thờ phụng tượng đắp Thiền sư 
Khuông Hộ người sáng lập chùa Khai 
Nguyên và Thiền sư Đàn Bác từng trụ tích 
chùa này vào đời Đường. 


TUYỂN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ 
BẢO KHIẾP ẤN KINH THÁP # 1 
B] ZL 3Ÿ ñ ñ íúr #@ 34 

Ở giữa hai hàng cây đại dung, đông tây 
đình viện trước Đại hùng bảo điện chùa 
Khai Nguyên, thành phố Tuyền Châu, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc. Xây cất vào 
khoảng niên hiệu Thiệu Hưng (1131-1162) 
đời Tống. Tháp xây bằng đá cao khoảng 
5m. Mặt dưới là một bệ vuông làm bằng 
khối đá, trên bệ có úp một tòa thắt lưng 
hình vuông, trên tòa đặt thân tháp. Bốn mặt 
thân tháp điêu khắc tượng Phật và sự tích 
Phật. Đỉnh tháp làm hình hoa núi lá chuối, 
giữa lắp đặt tướng luân. Ngoại trừ nền tòa, 
cả tháp cùng với tháp A-dục Vương đảo 
được ở huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy 
na ná nhau. Tháp này tạo dáng kì đặc mỹ 
quan, điêu khắc tỉnh tế, là kiệt tác của kiểu 
tháp A-dục Vương. 


TUYỂN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ 
CẦU HÌNH THÁP # #| B] & 3 z#* 
l/--5 

Năm trong chùa Khai Nguyên, thành phố 
Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. 
Tháp xây bằng đá, nền tháp là một bệ đá 
hình vuông, trên bệ đá là tòa Tu-di hình bát 


960 


TUYỀN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ TRẤN QUỐC THÁP #§ ¿1| Bï 7ú s# 


# BỊ lX 





giác. Trên tòa còn xây một tầng tòa Tu-di 
hoa sen nở xòe hình tròn, trên đó đặt thân 
tháp hình cầu. Đỉnh tháp được che bằng 
mái tháp hình bát giác, trên cùng là tháp 
sát của năm lớp tướng luân cao khoảng 
4m. Loại tháp hình cầu này chủ yếu phát 
triển theo kiểu đình các, thân tháp hình cái 
đình đổi thành hình dáng quả cầu, những 
bộ phận khác cũng tương ứng đổi thành 
hình tròn hoặc hình đa giác, song ngay cả 
thân tháp không theo nó mà tròn. Loại tháp 
hình cầu này phần nhiều là mộ tháp, khu 
vực Mân Nam, Việt Đông tương đối thấy 
nhiều. 


TUYỂN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ 
NHÂN THỌ THÁP # 1\ PB] # 3 + 
# 3# 

Phía tây đại điện Tử Vân, chùa Khai 
Nguyên, thành phố Tuyên Châu, tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc, đứng đối diện với tháp 
Trấn Quốc, cách nhau khoảng 200m. Niên 
hiệu Trinh Minh thứ 2 (916) đời Hậu 
Lương Ngũ Đại, Mân vương là Vương 
Thâm Tri xây dựng tháp gỗ, hiệu »Vô 
Lượng Thọ Tháp«, sau đó ban tên »Nhân 
Thọ Tháp«. Khoảng niên hiệu Chính Hòa 
(1111-1118) đời Tống đổi thành tháp gạch. 
Niên hiệu Thiệu Định thứ 6 đến niên hiệu 
Gia Hy thứ 1 (1228-1237) đổi thành tháp 
đá hiện còn cao 44m, hình bát giác năm 
tầng, phỏng theo kiểu lâu các kết cấu gỗ. 
Ngoại trừ tòa Tu-di bằng đá khắc nổi hoa 
chim, quy mô và cấu tạo đại khái giống 
như tháp Trấn Quốc. Thể hình song tháp 
của chùa Khai Nguyên rộng lớn, mái vươn 
xa, lan can bao quanh, cửa ngõ mở ra, 
trông giống như do gỗ tạo thành, tỏ rõ kiến 
trúc do đá làm thành và nghệ thuật khắc đá 


ở Tuyền Châu đời Tống đã đạt đến trình độ 
rất cao. Song tháp tạo dáng ưu mỹ, kết cấu 
tỉnh xảo, quy mô hùng vĩ, có thể phải kể 
đến đầu tiên trong các tháp đá ở Trung 
Quốc, là một cặp tháp tối cao trong tháp đá 
toàn quốc, trở thành tiêu chí của thành phó 
Tuyên Châu. 


TUYỂN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ 
TRẤN QUỐC THÁP £# #\ B #& 3 
3i BỊ 35 

Phía đông đại điện Tử Vân, chùa Khai 
Nguyên, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc. Xây dựng vào niên hiệu 
Hàm Thông thứ 6 (§65) đời Đường, 
nguyên là một tòa tháp gỗ 5 tầng. Khoảng 
niên hiệu Bảo Khánh (1225-1227) đời 
Tống xây lại thành tháp gạch. Niên hiệu 
Gia Hy thứ 2 đến niên hiệu Thuần Hưu thứ 
10 (1238-1250) đổi thành tháp đá hoa 
cương hình bát giác 5 tầng, mô phỏng theo 
kiểu lâu các kết cấu gỗ, cao 48,24m nguy 
nga tráng lệ. Thân tháp mỗi tầng đều có 
mái che, bốn mặt có cửa, có khám. Hai bên 
cửa, khám có khắc tượng Bồ tát, A la hán, 
hình thái sinh động, vị trí các tượng này 
thay nhau xen kẻ cách tầng. Nơi góc quàng 
mỗi tầng thân tháp điêu khắc thành cột tựa 
hình tròn, chế tác đặc biệt, là một loại kiến 
trúc xưa hiếm thấy. Ngoài mỗi tầng thân 
tháp đều có lắp đặt lan can tòa bằng tạo 
thành hành lang bao bên ngoài, người ta có 
thể bước ra ngoài tháp tựa lan can nhìn ra 
xa. Phần thắt lưng của tòa Tu-di nền tháp 
xây bằng đá xanh có khắc nổi 39 bức nói 
về sự tích Phật Thích-ca vô cùng tinh xảo 
đẹp đẽ. Trong tháp hiện còn nhiều tắm bia 
khắc đời Nguyên Minh, là tư liệu quý giá 
để nghiên cứu tháp này. 


961 


TUYỀN ĐẠI ĐẠO Z§ Z% ‡š 





TUYỂN ĐẠI ĐẠO # % :É 

Thiền tăng Cốc Tuyền hiệu Đại Đạo, sống 
vào đời Tống, người đời gọi là Tuyền Đại 
Đạo. X. Cốc Tuyên. 


TUYỂN PHẬT TRƯỜNG !# 3} 3ÿ 

Chỉ tự viện, pháp hội của nhà thiền. Thời 
đại Đường Tống dùng khoa cử khảo thí để 
tuyển người làm quan mượn cách nói này, 
Thiền tông gọi ái việc mà mọi người học 
Phật tham thiền là tuyển Phật. Minh Giác 
ngữ lục q. I ghi: »|l] XŠ fl 12 lu. lũ ñT 


























f8 Ä Xš 1H ẤM. BS ĐJ m ấu ŸR ‹ 
Ất 2x. đ§ Rƒ HỊ là 2X  ?ổ Ẩñ {H; — 








Hỏi: Trường tuyển Phật mở cửa, có cho 
người học dự tuyển hay không? Sư đáp: 
Tôi ky điểm trán. Học nói: Thế ấy thì tâm 
không thi đậu về.« 


TUYẾT AM # # 
Hiệu của Thiền tăng Tùng Cần đời Tống. 
X. Tùng Cần. 


TUYẾT AM KHẮC VĂN THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC # #Š #, % Z# Éñ ‡# 

Còn gọi: Vân Am Tịnh Thiên sư ngữ lục, 
Chán Tịnh Đại Sự ngữ lục. Ngữ lục, 6 
quyền, do Chân Tịnh Khắc Văn soạn vào 
đời Tống, các vị Pháp Thâm, Phúc Thâm 
biên tập, được xếp vào Tục Tạng kinh tập 
120, trang 210. Nội dung thu thập ngữ lục, 
kệ tụng của Khắc Văn ở các nơi: Quân 
Châu, Động Sơn, Kim Lăng Bảo Ninh, Lô 
Sơn Quy Tông, Bảo Phong Thiền Viện, và 
phụ lục sở mời của Vương An Thạch, lời 
tựa của Tô Triệt. Sách này được xếp vào 
»Cổ Tôn Túc ngữ lục« quyên 42 đến 45. 
Riêng có một thứ Tuyết Am Khắc Văn 
Thiển sư ngữ lục, trong đó gom chép các 
Thỉnh sớ, Hành trạng, TẾ văn, Chân tán, 


Thủ thiếp, Bạt v.v... có thể bồ sung cho bộ 
ngữ lục trên. 


TUYẾT AM TÙNG CẨN THIỀN SƯ 
TỤNG CỔ # /š # 3# 3# #ƒ 2 % 
Còn gọi: Tuyết Am Tùng Cẩn Thiển sư 
Tụng Cổ tập. Tụng cô, 1 quyền, do Tuyết 
Am Tùng Cân soạn vào đời Tống, được 
xếp vào Tực Tạng kinh tập 120, trang 336. 
Nội dung bao gồm 38 cổ tắc công án cử 
dương tông thừa như: Nữ tử xuất định, Ca- 
diếp môn tiền sát can, Đạt-ma kiến Lương 
Võ Đế, Nhị Tổ an tâm, Nam Tuyền bình 
thường tâm thị đạo, Hoàng Long tam quan 
V.V.. 


TUYẾT CHU # + (1420-1506) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Tuyết Chu 
Đăng Dương. Niên hiệu Thành Hóa thứ 4 
(1468) sang Nhà Minh (Trung Quốc) bái 
Hòa thượng Tuyết Khê làm thầy, đời thứ 
30 hệ Nam Nhạc, đời thứ 13 tông Lâm Tế 
Nhật Bản. Năm sau trở về nước vẫn trụ trì 
chùa Tướng Quốc, sư thường dùng nét họa 
để biểu thuật thiền ý, những bức họa của 
ngài được khen là quốc bảo. 


TUYẾT DUY THAO # 1# #4 (1602- 
1682) 

Thiền tăng đời Minh, họ Dư, tên Thao, tự 
Tuyết Duy, người xứ Triều Châu, Quảng 
Đông, Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư 
Hám Sơn Đức Thanh, đời thứ 33 hệ Nam 
Nhạc. Trụ trì chùa Phúc Phố ở Triều Châu. 
Tác phẩm: Tuyết Duy Thao ngoại tập. 


TUYẾT ĐẬU MINH GIÁC THIỀN 


SƯ NGỮ LỤC # # % Ÿ 3# Í ?# $ 
X. Minh Giác Thiển sư ngữ lục. 


962 


TUYẾT ĐƯỜNG THẬP DI LỤC 


3á jÄ ]l # 





TUYẾT ĐẬU TRỌNG HIỂN # 8 # 
đã 

Thiên tăng Trọng Hiển đời Tống trụ trì núi 
Tuyết Đậu, người đời gọi là Tuyết Đậu 
Trọng Hiện. X. Trọng Hiên. 


TUYẾT ĐẬU TỤNG CỔ TRỰC 
CHÚ # 2ã # ñ ‡ 

Gọi đủ: Quỳnh Tuyệt Lão Nhân Thiên Kỳ 
Trực Chu Tuyết Đậu Hiển Hòa thượng 
Tụng Có. Sách, 1 quyền, do Thiên Kỳ Bản 
Thụy chú vào đời Minh, Đạo Lâm Tính 
Phúc biên, được xếp vào Tực Tạng kinh tập 
117, trang 506. Nội dung là do Bản Thụy 
chú thích 100 tắc tụng cô của Tuyết Đậu, 
từ tắc thứ I »Thế nào là Thánh đế đệ nhất 
nghĩa« do Lương Võ Đề hỏi Tổ Đạt-ma 
cho đến tắc »Thế nào là Xuy mao kiếm« 
do vị tăng hỏi Thiền sư Ba Lăng, mỗi tắc 
đều có thêm lời giải thích để hướng dẫn 
người học trực ngộ linh cơ, thông đạt bản 
diệu. 


TUYẾT ĐẬU TỰ # 8 3 

Chùa nằm trên núi Tuyết Đậu, cách trấn 
Khê Khẩu 5km về phía tây bắc,thuộc thành 
phố Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang, Trung 
Quốc. Tương truyền vào đời Tấn có tỳ- 
kheo-ni cất am ở đây. Niên hiệu Cảnh 
Phúc thứ I (892) đời Đường, Tuyên Thành 
Thường Thông phục hưng chùa này, đổi 
tên là Thập Phương Thiền Viện. Niên hiệu 
Quảng Thuận thứ 2 (952) đời Hậu Chu, 
ngải Vĩnh Minh Diên Thọ trụ trì chùa này. 
Đầu đời Bắc Tống, hai sư Thanh Giản, 
Hạnh Duyên ở đây. Khoảng niên hiệu 
Thuần Hóa đến Hàm Bình (990-1003), 
chùa được ban bảng hiệu Tư Thánh Tự. 
Niên hiệu Càn Hưng thứ I (1022), Tuyết 
Đậu Trọng Hiển ở chùa này đến 30 năm, 


mở rộng cơ sở, hoằng dương tông phong 
Vân Môn. Tống Nhân Tông từng nằm 
mộng đi đến núi này, nên sắc tứ bảng hiệu 
»Ứng Mộng Danh Sơn«. Lại được Như 
Trạm xây dựng lại rất quy mô, được Tống 
Ninh Tông chọn làm I trong 10 ngôi chùa 
lớn trong nước. Niên hiệu Trung Hiệp đời 
Nam Tống, Thiền sư Thạch Thất Tổ Anh 
cử dương tông phong Lâm Tế ở đây. Niên 
hiệu Chí Nguyên thứ 27 (1290) đời 
Nguyên, ngài Thiện Lai trụ trì chùa này, 
Hốt-tất-liệt ban khen chùa là một trong 10 
ngôi chùa Thiền tông trong nước. Khoảng 
năm Dân Quốc, Đại sư Thái Hư từng trụ trì 
chùa này, đặt tên là Di-lặc Đạo tràng, cùng 
với Phổ-đà, Cửu Hoa, Nga My, Ngũ Đài 
được gọi là 5 ngôi đạo tràng nổi tiếng 
trong nước. Trong chùa có thờ 3 pho tượng 
Tổ bằng gỗ: Bách Trượng, Hoàng Bá, Lâm 
TẾ. Trong cuộc cách mạng văn hóa chùa bị 
phá hủy, đến năm 1988 mới được trùng tu. 


TUYẾT ĐÌNH # # 
Hiệu của Thiền tăng Phúc Dụ, đời Nguyên. 
X. Phúc Dụ. 


TUYẾT ĐƯỜNG # # 

Thiền Tăng Đạo Hạnh đời Tống, được 
người đời gọi là Tuyết Đường. X. Đạo 
Hạnh. 


TUYẾT ĐƯỜNG THẬP DI LỤC # 
+ ‡¿ tĩ đ£ 

Gọi đủ: Tuyết Đường Hạnh Hòa thượng 
Thập Di lục. Còn gọi: Thiên Môn Thập Di 
lục, Tuyết Đường Hạnh Thập Di lục, Tuyết 
Đường Đạo Hạnh Thiên sư Tháp Di lục. 
Ngữ lục, I quyền, do Tuyết Đường Đạo 
Hạnh biên vào đời Tống, và được xếp vào 
Tục Tạng kinh tập 142, trang 950. Sách 


963 


TUYẾẾT HIÊN & #† 





này thu thập cơ duyên ngữ yếu của hơn 30 
vị tăng và cư sĩ Thiền tông như: Hoàng 
Long Ngộ Tân, Thúy Nham Viên Cơ, 
Hoàng Long Cung, Văn-thù Tuyên Năng, 
Bạch Dương Pháp Thuận, Trương Vô Tận, 
Hoàng Sơn Cốc v.v.. Nội dung sách này 
cùng một loại hình với »Tông Môn Võ 
Khó«. 


TUYẾT HIÊN # ‡† 
Hiệu của Thiền tăng Đạo Thành, đời Minh. 
X. Đạo Thành. 


TUYẾT KIỆU # ›£É 
Hiệu của Thiền tăng Viên Tín, đời Minh. 
X. Viên Tín. 


TUYẾT NHAM HUỆ MÃN # # # 
bo 

Thiền tăng Huệ Mãn đời Tống hiệu Tuyết 
Nham, người đời gọi sư là Tuyết Nham 
Huệ Mãn, Tuyết Nham Mãn. X. Huệ Mãn. 


TUYẾT NHAM TỔ KHÂM # # # 
kẻ 

Thiền tăng Tổ Khâm sống vào cuối đời 
Tống-đầu đời Nguyên hiệu Tuyết Nham, 
người đời gọi sư là Tuyết Nham Tổ Khâm. 
X. Tổ Khâm. 


TUYẾT PHONG CÔN CẦU # 1£ 3 
$k 

Công án »Tuyết Phong. ném banh gỗ«. Bài 
Hậu tự trong quyên cuối của sách CĐTĐL 








q. 30 ghi: »EÉi * 3Š j. ý lý ý EŠ. 
ft TH IMH RẺ. lR ñ THỦ s — Bách 








Trượng cuốn chiếu, Tuyết Phong ném banh 
gô, Lô Tô ngó vách, Thạch Củng lặp tên.« 


TUYẾT PHONG HUỆ KHÔNG 


THIỀN SƯ NGỮ LỤC # 3# 
Còn gọi: Phúc Châu Tuyết Phong Đông 
Sơn Hòa thượng ngữ lục, Đông Sơn Huệ 
Không Thiển sư ngữ lục, Đông Sơn Hòa 
thượng ngữ lục, Tuyết Phong Không Hòa 
thượng ngữ lục, Đông Sơn Tuyết Phong 
Không Hòa thượng ngữ lục. Ngữ lục, I 
quyền, do Tuyết Phong Huệ Không soạn 
vào đời Tống, đệ tử là Huệ Bật biên tập, 
được ấn hành vào niên hiệu Thuần Hy thứ 
5 (1178) đời Tống, và được xếp vào 7c 
Tạng kinh tập 120, trang 274. Nội dung 
bao gồm lời thượng đường từ giã chúng, 
Nhập viện thăng tòa, Thượng đường, Tiểu 
tham, Bỉnh cự, Pháp ngữ, Niêm cô, Tụng 
cổ, Chân tán, Kệ ngữ. Quyền cuối phụ lục 
bài tán Đảnh tướng, một đoạn ngữ lục 
trong thư gởi cho Cô sơn, và phần ghịi chép 
có quan hệ đến Huệ Không trong »La Hồ 
Dã lục«. 


s 
3 #3 


TUYẾT PHONG NGHĨA TỒN # 1# 
Thiền tăng Nghĩa Tôn sống vào đời Đường 
ở ngọn Tuyết Phong, núi Tượng Cốt sáng 
lập ra viện Quảng Phúc, người đời gọi là 
Tuyết Phong Nghĩa Tôn, Tuyết Phong Hòa 
thượng. X. Nghĩa Tôn. 


TUYẾT PHONG NGHĨA TỔN 
THIÊN SƯ NGỮ LỤC # š, # ‡# Éặ 


h 
“mm 3 


Còn gọi: Tuyết Phong Thiển sư ngữ lục, 
Chân Giác Thiên sư ngữ lục, Tuyết Phong 
Chân Giác Thiên sư ngữ lục. 

Ngữ l„c, 2 quyền, do Tuyết Phong Nghĩa 
Tổn soạn vào đời Đường, Lâm Hoằng 
Viễn biên tập vào đời Minh, được â ấn hành 


964 


TUYẾT PHONG TỰ % l# 3£ 





vào niên hiệu Sùng Trinh thứ 12 (1639) 
đời Minh, sau đó được xếp vào Tực Tạng 
kinh tập I19, trang 942. Nội dung bao 
gồm: Những lời thị chúng, Cơ phong vấn 
đáp, Kệ tụng, Quy tắc, Di giới. Quyên cuối 
phụ lục: »Tuyết Phong Chân Giác Đại Sư 
Niên Phố«, »Tuyết Phong Sùng Thánh 
Thiền Tự Bi Ký,« »Tuyết Phong Thiền Tự 
Nhị Thập Tứ Chương Thi«, còn có lời tựa 
bạt của các vị: Tôn Giác, Phương Sơn Huệ 
Chân. 


TUYẾT PHONG SƠN # 3# 1 

Còn gọi: 7ượng Cốt Sơn. Núi ở huyện Mân 
Hầu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cách 
mặt biển hơn 800m. Nhóm núi nhỏ quanh 
co liền nhau hàng hàng lớp lớp, rừng cây 
um tùm xanh ngắt, khe động âm u, nước 
suối róc rách. Phong cảnh kỳ diệu của núi 
này cùng với Kỳ Sơn, Cổ Sơn của Phúc 
Châu được gọi chung là Tam Tuyệt. Riêng 
núi này được khen là »Mân Việt thần tú« 
(cảnh đẹp thần tiên của vùng Mân Việt), 
»Quỳnh dao đệ nhất phong« (Núi hạng 
nhất, như viên ngọc quý). Núi này vốn có 
tên là Tượng Cốt. Thiền sư Nghĩa Tồn 
từng vào núi này gặp tuyết rơi nhiều nên 
tạm ngụ lại trên đỉnh. Mân Vương là 
Vương Thâm Tri hỏi ngài: Ở trên núi 
Tượng Cốt có gì lạ? Nghĩa Tồn đáp: Đinh 
núi đến tháng nóng vẫn còn tuyết. Thế nên 
Vương Thấm Tri đổi tên núi là »Tuyết 
Phong Sơn«. Núi Tuyết Phong có 24 cảnh 
đẹp, có người đem 24 cảnh này họp lại làm 
thành 1 bài thơ thất ngôn như sau: 

»Tuyết phong, Bảo sát, cận Lam điển 

Khô mộc, Tam câu, Nhất đồng thiên 

Bản lĩnh, Hóa thành, Vô tự thạch 

Vạn tùng, Tuyết kiệu, Hữu long miên 
Văn-thù, Cổ cảnh, Kim ngao bạn 


La-hán, Thê vân, Tượng cốt điên 

Hương thạch, Phóng sinh trì, Triêm nguyệt 
Vọng châu, Trác tích, ứng Triêu tuyên«. 

24 cảnh này được phân bố trong một chu 
vi rất rộng. Vào núi liền gặp cảnh thứ nhất 
là »TIrân sơn hóa thành« đứng sừng sững, 
kế đến »La-hán nham«, »Cổ cảnh đài«, 
»Tượng cốt điên«, »Trác tích tuyển«; đình, 
đài, hang, núi, chốn chốn đều có cảnh đẹp, 
ngọn ngọn đều là núi xanh. 


TUYẾT PHONG TỰ # »‡ 3 

Nằm trên sườn núi Tuyết Phong Phụng 
Hoàng, phía tây bắc huyện Mân Hầu, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc, cách thành phố 
Phúc Châu 77km. Tuyết Phong cách mặt 
biện hơn 800 m, nguyên tên là »Tượng Cốt 
Phong«, bởi bốn mùa nhiều tuyết nên Mân 
vương là Vương Thâm Tri đổi tên là 
»Tuyết Phong«. Niên hiệu Hàm Thông thứ 
11(870) đời Đường, Tuyết Phong Nghĩa 
Tôn vào núi đặt kế hoạch xây dựng, 6 năm 
sau mới đầy đủ quy mô, ban tên »Ứng 
Thiên Tuyết Phong Thiền Viện«. Niên hiệu 
Càn Ninh thứ 1 (894) dời chùa đến địa chỉ 
hiện nay. Mân vương là Vương Thâm Tri 
góp của cải trợ giúp, chùa chiền mọc lên 
khắp núi. Niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc 
thứ 3 (978) đời Tống, đổi tên »Tuyết 
Phong Sùng Thánh Thiền Tự«, tục gọi 
»Tuyết Phong Tự«. Kiến trúc hiện còn 
phần lớn là được xây dựng lại vào niên 
hiệu Quang Tự (1875-1908) đời Thanh, 
quy mô rộng lớn, là một trong năm đại 
thiền tự ở Phúc Kiến. Thời kỳ cực thịnh có 
hơn 1500 tăng chúng. Năm 1980 Hoa kiều 
ở Singapore bỏ tiền ra trùng tu, điện vũ rực 
rỡ hăn lên. Một khi tiến vào sơn môn là 
đến Thiên vương điện mái cong vệnh lên 
trời, hai bên là lầu chuông, lầu trống. 


965 


TUYẾT QUAN % Jñ 





Trong đại hùng bảo điện thờ Tam Bảo Như 
Lai Ngọc Phật mang từ Mianma về. Xung 
quanh pháp đường hoa và cây cảnh xanh 
tươi, quang cảnh đẹp đẽ tĩnh mịch. Bên 
phải có mộ tháp của Tổ sư Nghĩa Tôn, là 
tháp đá hình chuông. Trong chùa chứa họa 
tượng Phật Tổ, »Tâm kinh«, »Bối diệp 
kinh« viết bằng máu. 


TUYẾT QUAN # hã 
Hiệu của Thiền tăng Trí Ngân, đời Minh. 
X. Trí Ngân. 


TUYẾT SONG # 3 
Hiệu của Thiền tăng Phổ Minh đời 
Nguyên. X. Phổ Minh. 


TUYỆT BIÊN #4 :# 

Hoàn toàn không có giáp giới, giới hạn, 
cũng chính là không có trong, ngoài, chặng 
giữa, siêu việt tất cả khái niệm về không 
gian như lớn nhỏ, trong ngoàải v.v... Bài 
»Ngoạn châu ngân« của Hòa thượng Đan 
Hà trong TĐT q. 4 ghi: »ã# f3 ® TH ẩf . 


























4 1N ĐÈ H :. l Tế Đ jH lấ › — 
Đi | W. . . Ấm lổ 1Ñ Mỹ l. — Kế 
#c 2X SỰ 


— Biết được viên ngọc trong 
chéo áo, liên tỉnh ngay cơn say võ mình. 
Một khi thân thể đều tan rã, một vật mãi 
còn lĩnh... Hoàn toàn không có giới hạn 
nên càng thêm rộng lớn, ba mé đêu rỗng 
không như nhau.« 





TUYỆT ĐÃI #4 4# 

Hoàn toàn không có đối đãi, đối với muôn 
sự muôn vật đều không sinh tâm phân biệt, 
chủ thể và đối tượng quán chiếu hòa làm 
một. Đây là cách nhận thức thế giới của 
người giác ngộ, là dấu hiệu của việc tham 
thiền tỉnh ngộ. Tư đáp Trung thừa Trịnh 


Côn Nham ' trong HSLNMDT q. 1 ghi: »# 











ƒl ilế !ò f7 †H. ĐH A^A ø BỊ RE ù, 
TÍN 4H Z3 lv ¿ù đã 
†R EE. #ŸJ fĩ Íñqñ . tứ j gi X. — 





Chẳng được đem tâm đợi ngộ. Chân tâm vi 
diệu tròn đây, xưa nay vốn không có đối 
đãi, nhân vì vọng tưởng kết tụ, khiến tâm 
cảnh căn trân đối đãi, nên khởi mê hoặc 
tạo nghiệp.« 


TUYỆT ĐỒ #. # 

Tăng đồ; Tăng chúng. Văn Ích ngữ lục ghi: 
»# IỊ # #í 1í H #ñÈ. jÑ + 1X JT 
RƠ ffo — VỀ sau, con sẽ có 500 tăng 
chúng và còn được hàng Vương hấu kính 
frọng« 




















Chương Hoằng Đạo Thiền sư THẸ 
CĐTPL q. 18 ghi: »ll : ñŠ 1E: WÑ 1Ì 
‡t #ã #. — Sư nhận lời mời trụ Khuân 
Sơn, tăng chúng đến tụ hội quanh sư. 








TUYỆT HÀO LY #, # # 

Hoàn toàn không còn một mảy may vọng 
niệm, lo nghĩ trần tục. Tiết Pháp Luân 
Ngạn Tư Thiền sư trong NĐHN q. 12 sụn 
»4j Â ñỮ đệ M v MŨ lj ÂM B lu. 'š lĩ 
&ñ S6 Íấ.. iU T Hị 4L Rề ‹ —- Nếu là bậc 
tài giỏi, toàn thán tự tại, hành động hoàn 
toàn không còn một mảy may vọng niệm, 
dắt tay bước ra khỏi cõi bụi hồng.« 





























TUYỆT HẬU TÁI TÔ # #4 # #: 
Chết đi sống lại. Người tham thiền đến chỗ 
sạch hết mọi phiền não chấp trước, tịch 
diệt không còn, luôn cả cái không còn cũng 
chẳng còn, ấy là chết đi (tuyệt hậu), rồi sử 
dụng một cách hoạt bát cái tâm chân thật 
sẵn có của mình (tái tô). Thiển Quan Sách 
Tiến (Đại 48, 1101 hạ) ghi: »‡? # #H N, 
ÀA., 7M Kệ Z. H Zi W # #. 





966 


TUYỆT LỰ VONG DUYÊN #¿ J8 1 í 











ẨÑ {< HỆ IE , ñH 3š 2X HỆ v ®h đ 
4É. 1# HE # ÐB j8. - Nếu muốn 














siêu phàm nhập thánh, thoát khỏi trần lao, 
cân phải thay xương đổi thịt, chết ấi sống 
lại, nhự trong tro lạnh phát lửa, cây khô 
nầy chối, đâu nên tưởng là việc dễ dàng!«. 


TUYỆT HÒA Á, #2 

Thiền tăng. Nghĩ Hàn Sơn Thi trong Phần 
Dương ngữ lục q. hạ ghi: 

36J “ˆ J 1l cv đệ ?š Zš zế NI. 

»Độc tọa tư tri kỷ 

Thanh chung tụ tuyệt hòa«. 

»Riêng ngôi nhớ trì kỷ 

Chuông vang nhóm thiên tăng«. 














TUYỆT HỌC #4, # 

1. Hoàn toàn thôi hết việc học, bao hàm ý 
nghĩa tự tâm sẵn đủ, không cần cái học bên 
ngoài, tìm cầu bên ngoài. Đoạn TẾ Tâm 
Yếu: »ỳ} Ï"] # #. R J8 tí . % ?# 
““Íq.. ìw 1U 2 f bè bò. lŠ fb 2% 
# s THẾ 8 HH, fí †Y Rš f8 l? 
X4 ùò #J., #ã lHl — ñ. TM 7) Ấñ Số , 
JT ÈÍ HÃ {E Ấ *?: tt Rã tị Ìl Ñ ¿ — Quả 
vị sa môn là do dừng vọng tưởng mà thành 
chứ không từ nơi học mà được. Hôm nay 
ngươi đem tâm tìm tâm, chỉ định học lấy 
bên nhà hàng xóm, có bao giờ được? 
Người xưa tâm tính bén nhạy, vừa nghe 
một lời, liền hoàn toàn thôi hết việc học 
cho nên nói: Tuyệt học vô vi nhàn đạo 
nhán.« 

2. Hiệu của thiền tăng Thế Thành đời 
Nguyên. X. Thế Thành. 

3. Hiệu của thiền tăng Minh Thông đời 
Minh. X. Minh Thông. 







































































TUYỆT LAI DO #¿ #& # 
Hoàn toàn không còn mọi dấu vết, chỉ cho 


không còn mảy may chấp trước, hết sức 
siêu thoát. Như Tịnh ngữ lục q. thượng: 
»‡[ IW 26 XE ÍH.  Ì: 2 “E ŠR HR.. HỆ H 
— Hội %2 ÌH v Zˆ íM | Đế ỦJ ý v Tí nỊ 
Đ\ 3% fï lš 33 [] E£. D Đ  N fl 
*H. lt Đ f8 3 th. SẼ BH 38 2 Tí. 
Đáp võ thùng sơn đen, mười phương sạch 
sành sinh, tiếng hét như sắm nổ trở thành 
thông suốt, ngàn cơ chóng phát như là 
điện chớp, mới có thể sang bên Đông 
chóng đố môn đình, sang bên Tây gián 
măng Phật Tổ, buông bắt hết sức siêu 
thoát, vẫy vùng suốt qua xưa nay.« 























THỊ 















































TUYỆT LỮ ấ, 43 
Tăng nhân; vị tăng; tăng sĩ. Tiết Vân Cư 


EH Z2 £ 


Hòa ti trong TĐT q. 8 ghi: » THÍ #ế 
lệ H # ở! li ®. # li tị Ã ñỤ 3 1H 
2% l. — Cuối cùng có vị tăng từ Hồng 
Hồ đến nhắc lại răng Đại sư Động Sơn là 
bậc thây giỏi đương thời«. 

Pháp Diễn ngữ lục q. trung gh1: 

#2 lỗ Bí 7K 4ˆ. #: đứ In] lX 

#t lÐ 3ñ TE. 3? JH ft + SE. 

»Tùng gian lâm thủy tọa 

Giải đái đồng hoan đả 

Tuyệt lữ lộng hà hoa 

Tân bằng khuynh ngọc giác«. 

»Bên rừng thông khe suối 









































Cùng vui quên chức tước 
Tăng sĩ ngắm hoa sen 
Khách quan nghiêng báu röf«. 


TUYỆT LỰ VONG DUYÊN #4 § 
4 

Trừ sạch vọng lự tục tình, siêu việt nhân 
duyên sự vật. Đây là cảnh giới thiền ngộ. 
Tiết Lại Toản Hòa NG: biện Sẻ q. 3 
ghi: »‡È #f Ấñ JjÑ js 4v 19 ñN 


%®⁄§. H — Ta có một lời trừ 














Ei vẻ Ấ 


Jò Ê 























967 


TUYỆT LƯU $ ÿŸ 





sạch vọng lự tục tình siêu việt nhân duyên 
sự vật, nói khéo chăng được, chỉ dùng tâm 
truyền.« 


TUYỆT LƯU 3#. 
Từ gọi chung tăng nhân, tăng lữ. Phần 
K0 C ngữ lục, q. trung ghi: 

5b 2 ft lñ] lHỊ À, 

Eb IRg IRg B ‡E l 
T 2 xi ñ F H 
?È 2 5É 5ï 2E II RỆ 
»Tam Thánh lệnh tăng vấn đồng nhân, 
Trường Sa khinh khinh vị chỉ trần 
Đa thiểu tuyệt lưu ngôn hạ mịch 
Tùng lai nghi trước tâu như trằần«. 
»1am Thánh bảo tăng hỏi người kia, 





Bệnh 





TT s.> 





Trường Sa mêm mỏng chỉ bày cho, 
Bao nhiêu tăng lữ theo lời nói. 
Nghi vấn từ đây nổi bụi mù« 


TUYỆT NÃO #4 ‡# 

Hoàn toàn không còn phiền não, triệt để 
thoát khỏi phiền não trần tục. Tín Tớm 
mình ghi: »Ùt È H #4. Bồ ft E f:‹ 
{E # Ä ìš.. )ðl lế Ẩä lá .‹ — Buông (vô 
trụ) thì bảm thể tự nhiên, vốn chăng có ẩi 
và ở.« 























TUYỆT NGẠN 4 # 
Hiệu của thiền tăng Khả Tương sống vào 
đời cuối Tống đầu Nguyên. X. Khả Tương. 


TUYỆT THUYÊN 

Hoàn toàn không giải thích, hết cách giải 
thích. Tiết Tư Phúc Ni Diệu Tổng Thiền sư 
trong NĐHN q. 20 ghi: »2š 2# — lñ, — 
Jš Ấ ñt . HH Â lýÍT.v “HT. — 
Thiên tông một phen cất tiếng thì hàng 
Giáo tông hết cách giải thích, Tổ lệnh 
đang được thỉ hành thì mười phương 








khoảng đãng.« 


TUYỆT TIÊM TRẦN #4 # / 

Hoàn toàn không còn mảy may vọng niệm 
trần lự, siêu việt tục trần. Bài »LÙy Long 
châu ngâm« của Đan Hà Hòa thượng trong 
TĐT q. 4 ghi: »j H 4X. JR ÄXŠ #Ì.. 









































lỊỊ W] gã 8 đã RE. t? 3b ÑR RR # ? 
#:. # lñl Xã 'H lñ] HỊ À . — Đối dụng 





ý, tốn tỉnh thân; không bằng ở chốn rảnh 
rang sạch hết vọng niệm trần lự. Dừng tâm 
dứt ý thì hạt châu thường có mặt, chớ nên 
chạy đi hỏi kẻ khác.« 


TUYỆT TƯ LƯỢNG #4 # # 

Hoàn toàn không còn nghĩ ngợi, không 
theo suy nghĩ. Ý nói thiền chỉ huyền áo, 
siêu việt ý niệm đắn đo. Bài thơ »Đạt đạo 
trường đữ Thành Âm hành giả« của Hương 
Nghiêm Tập Đăng Đại sư trong CĐTĐL q. 
29 ghi: »Ef 1# Ấm Í HH. Jl sỹ ÍẤ FÃ 
+ ‹ — Lý đạo sâu kín siêu việt ý niệm đắn 
ấo, căn cơ luôn tìm con đường thẳng tắt.« 





TUYỆT TRẦN # /# 

Hoàn toàn không còn những suy nghĩ về 
thế gian, siêu việt tục trần. Bác Sơn Hòa 
thượng truyện trong NLQL q. 35 ghi: » JŸF 
f #a:ùb HR. Fã HÌ # # Z|, # ?# Bš 
E¿ JÉ fã. MU # 2 JH. Ãd FB li #ÿ 
#®s — Người ấy mới phục từ đáy lòng, 
nguyện dự vào hàng đệ tử, thọ giới Bỏ Tút 
ở đấy, luôn luôn cần đến thủ đoạn cao siêu 
của thiên sư tiếp dẫn, hoàn toàn không còn 
những suy nghĩ gì về thế gian để tìm 
kiếm.« 








TƯ HÓA THIỀN SƯ 3# 4È ‡# 
Hiệu của thiền tăng Thanh Vận sống vào 
đời Ngũ Đại. X. Thanh Vận. 


968 


TƯ TINH CỔ NHÂN ÿl ‡3‡ # A. 





TƯ HỌC #ƒ # 

Thiền tăng đời Minh, tự Duyệt Chi, hiệu 
Dữu Sơn, người xứ Hải Diêm (nay thuộc 
tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc. Sư xuất gia 
ở chùa Từ Hội thuộc ấp nhà. Tính sáng 
suốt bác thông kinh giáo lại giỏi Nho học. 
Sư còn giỏi làm thơ, lời hay đẹp tự nhiên 
phát ra, chứa đựng nhiều thiền cơ. Các 
người bạn phương ngoại của sư là: Thâm 
Gia Tắc, Diêu Thúc Tường. Về sau, sư ân 
cư nơi am Đạo Lâm. 


TƯ KHÔNG SƠN THIỀN SƯ äj # 
vì #Ế Éñ 

Thiền tăng Bản Tịnh đời Đường ở chùa Vô 
tướng tại núi Tư Không, người đời gọi là 
»Tư Không Sơn Thiền sư«. X. Bản Tịnh. 


TƯ MÃ ĐẦU ĐÀ 3] % 5ñ rẽ 

Thiền tăng sống vào đời Đường, họ Mã, là 
con cháu của danh thần Tư Mã Ý, không 
rõ nối pháp ai và thuộc tông phái nào. 
Thuở bé, sư xuất gia ở Hành Sơn, rặng 
Nam Nhạc thuộc Tương Nam. VỀ sau, sư 
vào chùa Vĩnh An, núi Hoàng Long, phủ 
Long Hưng (nay ở phía tây bắc huyện 
Vĩnh Tu, tỉnh GIang Tây), tu theo hạnh 
Đầu-đà. Sư giữ chức Điền tọa trông col 
nhà bếp, lo việc ăn uống cho đại chúng. 
Nhân bố thí cơm thừa cho con linh quy, 
nên được con vật này đền ơn khiến cho đôi 
mắt của sư rất tỉnh tường, trên xem xét 
thiên văn, dưới biết rõ địa lý. Vì giỏi xem 
địa thế đất đai nên được người thời ấy gọi 
sư là »Thần Nhãn Đầu-đà Tiên«. Sư xem 
xét các núi ở Hồng Đô, rồi đến núi Bách 
Trượng ở Phụng Tân ra mắt Thiền sư Đại 
Trí Hoài Hải, chỉ bảo cho Điển tọa Linh 
Hựu đi đến trụ Quy Sơn tại Đàm Châu, Hồ 
Nam. Theo lời sư thì đó là một vùng đất rất 


tốt để cất chùa, khiến cho tông phong hưng 
thạnh. Quả nhiên, sau khi Thiền sư Linh 
Hựu ở đấy, Ngài cùng với đệ tử là Huệ 
Tịch khai sáng tông phái Quy Ngưỡng nỗi 
tiếng một thời. Tương truyền sau khi lựa 
chọn chỗ đất để làm sinh phần cho Thiền 
sư Hoài Hải, sư thị tịch và được chôn ở núi 
Bách Trượng. Thiền sư Hoài Hải sai người 
lập đền thờ và cúng tế cho sư. Tấm bảng 
treo ngang trên đền thờ sư đề »Thần Nhãn 
Đầu-đà«. Hai hàng câu đối, mỗi bên đề: 
»5inh ký Hoàng Long«, »Iử quy Bách 
Trượng«. Theo Vân Cư Sơn Chí. 


TƯ MINH #' 1# 

Thiên tăng đời Ngũ Đại, nối pháp Thiền sư 
Bảo Thọ Chiều, thuộc tông Lâm Tế. Sư trụ 
Tây Viện tại Nhữ Châu (nay là Lâm An 
tỉnh Hà Nam). 

Một hôm tăng hỏi: Thế nào là một tiếng 
hét của Lâm TẾ? Sư đáp: Cây nỏ ngàn cân 
không phải dùng để bắn chuột nhắt. 


TƯ NHI Ø #, 

Trẻ con. Tiết Huệ Trung Quốc Sư bệ 
TĐT q. 3 ghi: »J# 3: ## Ãš ñ# ñm , EH Út 
JMỹị fl l Ñ# lhị R? — Tọa chủ hiểu kinh 
luận đâu có khác gì với cái thấy biết của 
đứa trẻ con?«. 

















TƯ THÁNH TỰ # # 3 
X. Tuyết Đậu tự. 


TƯ THIỆN VIỆN # # Iš 
X. Phật Quật tự. 


TƯ TINH CỔ NHÂN # 3£ #% ^. 

Tưởng rằng học được như người xưa. Tục 
Nghệ Ngôn trong NHQL q. 3 ghi: »ïã 
HE RÍ Rñ À1. F ĐV⁄R {Í. & H T JH 




















969 


TỨ CÚ ƒƑH £J 

















th À ñ? - Các vị đã xưng là thiên 
tăng, mà còn bắt chước thói tục, hả tưởng 
đâu học được như người xưa rồi sao?« 





TỨ CÚ w 4 

Bốn câu: Có, không, chẳng có chăng 
không, cũng có cũng không. Những gì 
tương đối đều ở trong tứ cú. Tắt cả tri kiến, 
tư tưởng đều chẳng ra ngoài tứ cú này. 


TỨ CHÂU VIỆN » 1 fÈ 

Chùa Nam Phổố-đà ban đầu tên là Phổ 
Chiếu tự, vào đời Ngũ Đại thiền sư Thanh 
Khoát xây dựng lại lấy tên là Tứ Châu 
viện. X. Nam Phổ-đà Tự. 


TỨ CHIẾU DỤNG w ÿ#§ 7i 

Bốn phương pháp tiếp dẫn người học của 
Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền. Đó là: 

1. Trước chiếu sau dụng: Còn có người. 

2. Trước dụng sau chiếu: Còn có pháp. 

3. Chiếu dụng đồng thời: Đuổi trâu của 
người cảy, cướp cơm của kẻ đói; Gõ 
xương lấy tủy, kim đùi đâm đau. 

4. Chiếu dụng chẳng đồng thời: Có hỏi có 
đáp, lập chủ lập khách, hòa bùn lẫn nước, 
ứng cơ tiếp vật. 

Tiết Bạch Vân Thủ Đoan Thiền sư trong 


Nội dung do biên tập lại ngữ lục của 4 vị 
Tổ sư: Mã Tổ Đạo Nhất, Bách Trượng 
Hoài Hải, Hoàng Bá Hy Vận, Lâm Tế 
Nghĩa Huyền mà thành. 

Quyền I là: Giang Tây Mã 
Nhất Thiên sư ngữ lục của Mã 
Nhất. 

Quyền 2 là: Hồng Châu Bách Trượng 
Sơn Đại Trí Thiển sư ngữ lục của Bách 
Trượng Hoài Hải. 

Quyển 3 là: Bách Trượng quảng lục 
của Bách Trượng Hoài Hải. 

Quyền 4 là: Quân Châu Hoàng Bá Sơn 
Đoạn Tế Thiển sư Truyền Tâm Pháp Yếu. 

Quyền 5 là: #oàng Bá Đoạn Tế Thiền 
sư Uyển Lăng lục của Hoàng Bá Hy Vận, 
phụ Bùi Tướng Quốc Truyền Tâm Kệ. 

Quyền 6 là: Trấn Châu Lâm TẾ Huệ 
Chiếu Thiên sư ngữ lục của Lâm Tế Nghĩa 
Huyền. 


Tổ Đạo 
Tô Đạo 


TỨ LĂNG ĐẠP ĐỊA w 4# ð# xử, 

Bốn góc đạp đất, chỉ tự tính, không thiếu 
không lệch. Bài Phát Tâm Ca trong Tuệ 
Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: 

M Mi. đ#í ME 
J ‡¿ ## Hh ZJ ñX Tới 
ln[ đf: * Jt {ï f8 & 
th 7P H lễ IR L ff 























NĐHN 4q. 18 ghi: »lñ ðf F . —= %X —= 
J | ÿ£. — ! 2} Öí 3:. Há H — Hỹ 
4. #fiãñq'—. Hi =M. - 
Lâm TẾ dùng: Tam huyễn tam yếu, tứ liệu 
giản, một tiếng hét phân làm chủ và khách, 
chiếu dụng hành cùng một lúc. Muốn hội 
được ý này, giữa trưa là cạnh ba«. 



































TỨ GIA NGỮ LỤC w # ‡# # 

Còn gọi: Ä⁄ã Tổ Bách Trượng Hoàng Bá 
Lâm Tế Tứ Gia lục, Mã Tổ Tứ Gia lục. 
Ngữ lục, 6 quyên, không rõ người biên tập. 





Hội } 

»Tỉnh tỉnh trước, trước tỉnh tỉnh 
Tứ lăng đạp địa vật khi khuynh 
A thùy ư thử tín đắc cập 

Cao bộ Ty-lô đảnh thượng hành, 
Hát«. 

»Tnh tỉnh đi, hãy tỉnh tỉnh 

Bốn góc đạp đất chớ chỉnh nghiêng 
Người nào nơi đây tin được đến 
Trên đỉnh Tỳ-lô cất bước đi. 
Hét!« 


970 


TỨ TÂN CHỦ jƒ1 #í 3 





TỨ LIỆU GIẢN ty ‡†} ## 

Bồn cách phán định hay Bốn biện pháp do 
Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền lựa chọn để 
tiếp dẫn người học khi đã nắm được trình 
độ lãnh ngộ thiền pháp của họ. Đó là: 

1. Đoạt nhân không đoạt cảnh: (Dẹp người 
mà không đẹp cảnh). 

EU H ñ% % 3 Hh ?fủ 

22 12 1t S H 1H ñấ 

Mặt trời phát sinh lụa trải khắp. 

Hài nhỉ tóc rủ trắng như tơ. 

2. Đoạt cảnh không đoạt nhân: (Dẹp cảnh 
mà không dẹp người) 

+â2PHfiM^F 

lẾ Hí 2E | ẤM BW JẾ 

Lệnh vua đã ban khắp thiên hạ. 

Tướng quân biên thùy chẳng thấy nghe. 

3. Nhân cảnh đều đoạt: (Tâm cảnh đều 
đẹp). 

ïF 3 Ad[.. 3M lñ — 7T 

Biện Phân (địa danh) bặt tin tức. 

Một mình ở một nơi. 

4. Nhân cảnh đều không đoạt: (Tâm cảnh 
đều không đẹp). 

EÄ lí. Hƒ 2 nh HX 

Vua lên ngôi bảo điện. 

Lão ẩn dật ca ngợi. 

Bích Nham lục q. I ghi: »jf. 4 H Tỉ 1ì 
HE. JH #| fH. Éí ñm ñữ ?# TH ‡È › 

2 Í\Ù 2 JÁ HUlỦỳ. — fJ F #Ð 
l¿ {li 35 . — Lại chẳng dùng Ngũ vị quân 
thân, Tứ liệu giản, mà chỉ luận thăng về 
mũi tên chói nhau, gia phong của tông 
Pháp Nhãn là như thể. Ngay nơi câu nói 
liền thấy, trước mặt liễn thấu suôt«. 

































































=4 


7Ù o9 † 



































TỨ MỤC TƯƠNG CỐ w R 3 jñ 

Bồn mắt nhìn nhau. Chỉ cho sự truyền tâm 
ấn giữa thầy và trò. Phần Sư Đệ Vấn Đáp 
trong Thạch Thất My Ngữ của Trần Nhân 


Tông (Tổ Trúc Lâm) ghi: »X⁄ ÏJÄ|: 11 f'j 
* Rl fl? 7 2ã: Ml % PH H Z2 3H 
Rfls — Lại hỏi: Truyểền phó là thế nào? 
Đáp: Thây trò bón mắt dõi nhìn nhau«. 
Truyện Thiền sư Chân Nguyên Tuệ Đăng 
trong Thiên sư Việt Nam ghi: 



































— ẩh 4Ù Jl fh HK E. TH f# II H Rñ 2 
HR 
lí 27 ẤÄi Mi 3U Ấ§ dã. #í f] Xi ‡k Š 
lý 





»Nhất điểm tâm đăng Phật nhãn sinh 
Tương truyền tứ mục cô phân minh 
Liên phương tục diệm quang vô tận 
Phổ phó thiền lâm thọ hữu tình«. 
»Một ngọn đèn tâm mắt Phật sinh 
Truyền nhau bốn mắt ngó phân minh 
Ngọn đèn môi mãi sáng không dứt 
Trao gửi thiên lâm dạy hữu tình«. 


TỨ TÂN CHỦ w 3 ‡ 

Cách lập bày để đo lường cơ phong, tiếp 
dẫn người học của Thiền sư Nghĩa Huyền, 
người khai sáng tông Lâm Tế. Trong đó, 
tân là vị khách đến tham vấn, chủ là vị 
Thâày. Tứ tân chủ gồm có: 

1. Tân khán chủ: là người khách xem xét 
thấy rõ ông chủ, như tiếng hét của người 
học chân chính là đưa ra cái chậu đựng 
keo, thiện tri thức chăng biết là cảnh bèn 
dính mắc cảnh đó mà làm dáng làm điệu, 
liền bị người học hét thêm tiếng nữa, thiện 
tri thức chẳng chịu buông xuống, ấy là 
bệnh tuyệt vọng chẳng thể trị. 

2. Chủ khán tân: là người chủ nhìn tường 
tận được kẻ khách, như thiện tri thức chăng 
đưa ra vật gì, tùy chỗ hỏi của người học 
liền đoạt, người học bị đoạt thà chết chẳng 
chịu buông. 

3. Chủ khán chủ: là người chủ nhìn lại thấu 
suốt nơi mình, như có người học một cảnh 


971 


TỨ THẬP CỬU NIÊN J1 -E 7\ 4E 





thanh tịnh ra trước mắt thiện tri thức, thiện 
tri thức biết là cảnh, liền quăng vào hầm 
sâu, người học nói: »Tốt lắm, thiện tri 
thức«. Thiện tri thức liền nói »Ngốc thay! 
Chăng biết tốt xâu«. Người học bèn lễ bái. 


4. Tân khán tân là người khách nhìn rõ 
ràng về họ, như có người học bị còng tay 
còng cổ ra trước mặt thiện tri thức. Thiện 
tri thức lại còng thêm cho một lớp, người 
học hoan hý, hai bên đều chẳng biết. Tông 
Môn Võ Khó ghi: »|B| †E #H Iú ñŠ 3ã Tỉ 
H fñỦ E .v & TP j# H 3í? — Hòa 
thượng Viên Ngộ thỉnh ích Ngũ Tổ: Tứ tân 
chủ của tông Lâm TẾ ra sao? Tổ nói: Cũng 
định theo thể thức và giới hạn là cái việc 
vớ vấn gì thế?« 

















TỨ THẬP CỬU NIÊN ws + ?#, # 


Bốn mươi chín năm. Chỉ cho thời gian đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni lúc tại thế truyền bá 
đạo pháp. Tiết Hoa Tạng Trí Thâm Thiền 
sư trong NĐHN q. 20 ghi: »Ứ1 £ l# ?k , 
#È ‡k 2ï Ù4. lH Hùh ñ} X. JR 2š ẩ[ 
l. UH † JLE. J§ TL J2 RE. — 
8 f?.. AM đĩ HH fW . — (Đức Phật) giáng 
sinh từ cung trời Đâu-suất, thị tịch ở giữa 
hai cây Sa-la là việc đào đất để tìm trời, 
đóng đỉnh trong hư không. Trong bốn 
mươi chín năm vãi đất tung bụi, hơn ba 
trăm hội bị thua mắt rồi.« 











| Hš 

















TỨ THIỀN BỆNH w ‡# zš 


Tác (làm), Chỉ (ngưng), Nhậm (mặc kệ), 
Diệt. Sự kiến tính chăng do tác, chỉ, nhậm, 
diệt. Nếu chấp vào thì thành bệnh, nhưng 
người chưa kiến tính thì có thể dùng làm 
thuốc. 


TỨ THỐN PHẬT PHÁP w +} È ;+ 
Phật pháp chỉ có 4 tắc. Thiền lâm thường 
dùng cụm từ này để chế giễu kẻ tu Thiền 
chưa thấu hiểu Phật pháp đầy đủ. 


TỨ TỔ SƠN w 3# ¿L 

Còn gọi: Phá Đâu Sơn, Phá Ngạch Sơn. 
Năm cách trung tâm huyện Hoàng Mai, 
tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc 15km về phía 
tây. Lúc Tứ Tổ Đạo Tín trụ núi này, đổi 
tên là »Song Phong Sơn«. Thế núi ôm lấy 
nhau, hai ngọn đứng sừng sững, phía trước 
có núi Dao Phụng, núi Sư Tử, núi Đại 
Diệp, núi cao sừng sững, khí thế hào hùng. 
Có nhiều cổ tích danh thắng như chùa Tứ 
Tổ, hang Thọ Pháp, suối Trác Tích, ao Tây 
Bút, mỏm đá Thạch Ngư, đài Điếu Ngư, 
thác nước tung tóe. Đã là thắng địa Phật 
giáo mà còn là khu phong cảnh ưu mỹ. Có 
nhiều vịnh thi đề từ của danh nhân các thời 
đại được khắc vào đá như bài thơ »Phá 
Ngạch Sơn« của Liễu Tông Nguyên đời 
Đường: »Phá Ngạch sơn tiền bích ngọc 
lưu, tao nhân dao trụ mộc lan chu, xuân 
phong vô hạn Tiêu Tương ý, dục thái bình 
hoa bất tự do.« (Trước non Phá Ngạch 
dòng Bích Ngọc, tao nhân dừng lại thuyền 
mộc lan, gió xuân vô hạn Tiêu Tương ý, 
muốn hái hoa bẻo chẳng được đâu). 


TỨ TỔ TỰ vwg ‡# 3 

Trên núi Tứ Tổ cách trung tâm huyện 
Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc 
15km về phia tây. Niên hiệu Vũ Đức thứ 7 
(624) đời Đường, Tứ Tổ Đạo Tín đến núi 
này xây cất am thất, gọi là »Chính Giác 
Tự«. Đạo Tín trụ chùa này 30 năm hết lòng 
hoằng dương tông phong. Nguyên chùa 
quy mô rất lớn nhưng nhiều lần bị chiến 
tranh phá hủy, hiện còn tháp Tỳ lô, đình Lỗ 


972 


TỪ LỤC ĐẢM PHIẾN BẢN {2 3X ‡§ H 





ban đời Đường, cầu Linh Nhuận đời 
Nguyên, điện Tứ Tổ và gác Từ Vân được 
trùng tu vào đời Thanh. Cầu Linh Nhuận 
nằm trên khe Nham Tuyền chùa Tứ Tổ, 
xây dựng vào niên hiệu Chí Chính thứ 10 
(1350) đời Nguyên, làm bằng đá một lỗ. 
Trên hòn đá dưới cầu có khắc ba chữ 
»Bích Ngọc Lưu« do Liễu Tông Nguyên 
đề. Đặc biệt có Hoàng My sơn nhân đời 
Nguyên đề thơ: »Bích Ngọc kham tây thể, 
Bạch Thạch khả tham thiền, tọa đáo Thạch 
Cơ xứ, Vương Hầu mạc tịnh kiên.« (Bích 
Ngọc có thể tắm rửa, Bạch Thạch đáng để 
tham thiền, đến ngồi nơi mỏm Thạch Ngư, 
Vương Hầu khó thê sánh vai). 


TỪ CHIẾU THIÊN SƯ # ## 3# f 
Thụy hiệu của Thiền tăng Uấn Thông, đời 
ống. X. Uấn Thông. 


TỪ ĐẠC #1 4# (925-995) 

Thiền tăng đời cuối Ngũ Đại đầu Tống, họ 
Phạm, tự Thiên Lý, người Chính Định, Hà 
Bắc, Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư 
Đức Thiều ở viện Báo Từ Hàng Châu, 
thuộc tông Quy Ngưỡng đời thứ 6, trụ núi 
Hưng Dương Hồ Bắc, do sư không giữ 
vững tông phong Quy Ngưỡng, chỉ giỏi 
dung hội các tông nên tông Quy Ngưỡng 
đến đời sư thì dừng. 


TỪ ĐÀM TỰ # # ‡ 

Tên cô là chùa Ấn Tông ở ấp Bình An, 
huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên nay 
là thuộc thành phố Huế, Việt Nam. 

Chùa do Hòa thượng Minh Hoằng Tử 
Dung tạo dựng vào khoảng cuối thế kỷ 
XVII, từng được chúa Nguyễn Phúc Chu 
ban tắm biển đề »Sắc tứ Án Tông Tự«. 
Năm Thiệu Trị thứ I (1841) vua Thiệu Trị 


đổi tên chùa là Từ Đàm. Theo: 
DTLSVHVN do Ngô Đức Thọ chủ biên. 


TỪ GIÁC ĐẠI SƯ š # % #7 
Thụy hiệu của Thiền tăng Tông Trách, đời 
Tống. X. Tông Trách. 


TỪ HIẾU TỰ # # 3 

Chùa ở núi Dương Xuân, xã Thủy Xuân, 
quận Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, Việt 
Nam, cách thành phố Huế 5km về phía tây 
nam. 

Chùa do Hòa thượng Nhất Định dựng năm 
Thiệu Trị thứ 3 (1843) ở xã Dương Xuân, 
huyện Hương Thủy, nay thuộc địa chỉ trên. 
Lúc đầu chùa chỉ là một thảo am. Sau vua 
Tự Đức cho trùng tu tôn tạo, ban tên là Từ 
Hiếu Tự. Năm Thành Thái thứ 5 (1893) lại 
một lần tu sửa lớn, thiết trí trang nghiêm 
lộng lẫy. Mé phải chùa có tháp Bồ Đề, trên 
khắc sắc văn của Thành Thái (1889-1907) 
lệnh cho các chùa và tư nhân mang kinh 
Phật tới tháp trong chùa. 

Theo: DTLSVHVN do Ngô Đức Thọ chủ 
biên. 


TỪ HUỆ # 3 

Thiền tăng đời Đường. Ban đầu sư tham 
vẫn Quy Sơn Linh Hựu. Linh Hựu thượng 
đường nói: »Các vị được đại cơ mà chăng 
được đại dụng«. Từ Huệ liền bỏ đi ra. Linh 
Hựu gọi sư nhưng sư chẳng ngó lại. Linh 
Hựu nói: »Gã này có thể làm pháp khí«. 
Về sau, sư trụ Cửu Phong ở Phúc Châu. 


TỪ LỤC ĐẢM PHIẾN BẢN 4# + ‡§ 
h®# 

Từ Lục vác tắm bảng, dụ cho người có tằm 
nhìn phiến diện. Từ Lục: Khẩu ngữ đời 
Đường Tống, chỉ chung cho họ tên người 


973 


TỪ MINH TỨ GIA LỤC #4 # JJ 3 $# 





như nay gọi Trương Tam, Lý Tứ. Bài thơ 
»Tán Đại Huệ Hòa thượng« trong Mái n, 
ngữ lục ghi: »ÉÄ lữ TR Ƒ1] = % HR. 
3F ñÈ 3“ — Z# 3|. T1? fã 7 L j4 4 
Jm ø 1E X6 ÍR 7N Đã lí J4. — Chọc mù 
con mắt thư ba trên vâng trán, Phật pháp 
thị phi đồng loạt trừ. Trên đâu trúc bê giả 
ngu ngơ, chính là Từ Lục vác bảng rồi«. 









































#= 














TỪ MINH TỨ GIA LỤC #. #j v9 # 
®k 
Ngữ lục, 4 quyền do Chính Đường biên tập 
vào đời Tông. Nội dung bao gôm: 

Từ Minh Viên Thiển sư ngữ lục của Từ 
Minh Sở Viên. 

Dương Kỳ Phương Hội Thiển sư ngữ 
lục của Dương Kỳ Phương Hội. 

Bạch Vân Đoan Thiển sư ngữ lục của 
Bạch Vân Thủ Đoan 

: Ngũ Tổ Diễn Thiển sư ngữ lục của Ngũ 

Tô Pháp Diên. 
Ngoại trừ Bạch Vân Đoan T hiển Sư ñgữ 
lục, ba ngữ lục còn lại được xêp vào Có 
Tôn Túc ngữ lục. Sách này nay đã bị thât 
lạc. 


TỪ MINH THIỀN SƯ # 9 3# fƒ 
Thụy hiệu của Thiền tăng Sở Viên, đời 
Tống. X. Sở Viên. 


TỪ MINH THIỀN SƯ NGŨ HỘI 
TRỤ TRÌ NGỮ LỤC É % z# ? # 2 
X. Thạch Sương Sở Viên Thiên sư ngữ lục. 


TỪ NGỘ THIỀN SƯ #. 1£ ‡# Ég 


Hiệu của Thiền tăng Hữu Thiềm, đời Ngũ 
Đại. X. Hữu Thiềm. 


TỪ ÔNG É 3 

Hiệu của Thiền tăng Hạnh Sâm sống vào 
đời Thanh, do vua Thuận Trị ban cho. X. 
Hạnh Sâm. 


TỪ TẾ # 3š 
Thụy hiệu của Thiền tăng Nghĩa Thanh đời 
Tống. X. Nghĩa Thanh. 


TỪ TẾ ĐẠI SƯ É 3š % #ƒ 
Thụy hiệu của Thiền tăng Đại Đồng, đời 
Đường. X. Đại Đồng. 


TỪ TẾ THIỀN SƯ # 3š 3# #ƒ 
Hiệu của Thiền tăng Văn Thắng, đời Tống. 
X. Văn Thắng. 


TỪ TẾ THIỀN SƯ NGỮ LỤC # 3# 
Zÿ Éh tá #É 
X. Đầu Tử Đại Đồng Thiển sư ngữ lục. 


TỪ THỌ TỰ š# $ ‡ 

Năm trên núi Cổ Tương, thị trấn Giang 
Khẩu, thành phố Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến, 
Trung Quốc. Niên hiệu Càn Phù thứ 3 
(876) đời Đường do Thiền sư Diệu Ứng 
khai sơn cất chùa, ban đầu gọi »Phục Hồ 
Am«, sau đổi tên là »Diên Phúc Viện«. 
Niên hiệu Quang Khải thứ 2 (886) Mân 
vương là Vương Thâm Tri mở rộng miếu 
vũ, cùng dâng biểu tâu lên triều đình, ban 
cho tấm biển »Từ Thọ Thiền Tự«. Niên 
hiệu Càn Đức thứ 2 (964) đời Tống, Thái 
phó Trần Trung Thuận tâu với vua ban cho 
chùa Từ Thọ 20 khoảnh ruộng, làm tài sản 
cho chùa. Niên hiệu Cảnh Hựu thứ I1 
(1034) toàn bộ tự viện xây dựng xong, tăng 
chúng hơn ngàn người. Khói hương lượn 
lờ, phạm âm không dứt. Niên hiệu Chí 
Nguyên thứ 24 (1287) đời Nguyên chùa bị 


974 


TỪ VI 8š ìš 





lửa thiêu hủy. Sau đó xây dựng lại điện vũ. 
Niên hiệu Chí Chính thứ 21 (1361) lại bị 
chiến tranh phá hủy. Niên hiệu Chí Chính 
thứ 25 (1365) do tăng nhân quyên góp xây 
cất tăng xá, an trụ tăng chúng sau khi tản 
lạc bởi chiến tranh. Niên hiệu Hồng Vũ thứ 
30 (1397) đời Minh xây lại Pháp đường, 
Trai đường, Đại hùng bảo điện khôi phục 
như cũ. Về sau lại bị giặc Oa thiêu hủy. 
Niên hiệu Quang Tự thứ II (1885) đời 
Thanh do tăng nhân đi hóa duyên xây cất 
lại Đại điện, trước chùa có cặp đối liễn: 
»Phục Hồ sơ hưng Từ Thọ tự, Sao Ngư 
trùng chấn Cổ Tương sơn.« (Phục Hồ khởi 
đầu xây dựng chùa Từ Thọ, Sao Ngư chấn 
hưng thêm nữa núi Cổ Tương). Niên hiệu 
Quang Tự thứ 34 (1908) tiếp tục xây Thiền 
đường, Trai đường, Nhà kho, Nhà khách, 
Lầu chuông trống, Già lam điện, Tổ sư 
điện, Công đức lâm thất và hành lang trái 
phải. Thời Dân Quốc lại cất thêm Phương 
trượng thất, công chùa, mới trở thành một 
tự viện hoàn chỉnh. 


TỪ THỌ THÁP š $ 3 

Còn gọi: Tiến Từ Tháp. Nằm trên đỉnh 
Kim Sơn, thành phố Trấn Giang, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc. Nguyên là song 
tháp, bắc nam đứng đối diện nhau, xây vào 
đời Đường. Khoảng niên hiệu Nguyên Phù 
(1098-1100) đời Tống trùng tu. Đầu đời 
Minh song tháp sụp đồ, niên hiệu Long 
Khánh thứ 3 (1569) xây cất lại trên di chỉ 
của Tiến Từ Bắc Tháp, sau bị hủy. Tháp 
hiện còn là được xây lại vào niên hiệu 
Quang Tự thứ 26 (1900) đời Thanh. Hình 
dáng và cấu tạo tháp là kết cấu hồn hợp 
gạch gỗ, thân tháp xây gạch, mái tháp và 
lan can tòa bằng thì dùng gỗ. Bình diện 
hình bát giác, 7 tầng, cao khoảng 40m. Bốn 


mặt mỗi tầng mở ra cửa, trong có cầu 
thang vòng vẻo đi lên. Đứng trên tháp nhìn 
về phía bắc có thê thấy sông dài ngàn dặm, 
nhìn về phía nam có thể thấy núi trải dài 
trăm dặm. Cổ nhân có cảm khái: »Một khi 
lên tháp này, thiên hạ đều thỏa thích«. 
Vương An Thạch lên Kim Sơn cũng có 
làm thơ: »Số tằng lâu chấm tầng tằng 
thạch, tứ bích song khai diện diện phong. 
Hốt kiến điều phi bình địa khởi, thủy tri 
thân tại bán không trung.« (Mấy tầng lầu 
gác chồng lớp đá, cửa số bốn bên mở gió 
vào. Chợt thấy chim bay từ mặt đất, mới 
hay thân này giữa hư không). 


TỪ THỌ THIỀN SƯ # # 3# ff 

Thiền tăng Hoài Thâm, tự Từ Thọ, sống 
vào đời Tống, được người đời gọi là Từ 
Thọ Thiền sư. X. Hoài Thâm. 


TỪ TRIÊM THIỀN SƯ THÁP # ;š 
2ÿ Ém 3+ 

Ở ngoài cổng chùa Hoa Nghiêm, Lao Sơn, 
thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, 
Trung Quốc, là mộ tháp của Thiền sư Từ 
Triêm, cao tăng trụ trì chùa này đời thứ 
nhất. Tháp 9 tầng bằng gạch. Bên cạnh 
tháp có hai cây tùng xanh uốn lượn ôm lấy 
thân tháp cho nên còn có tên »Tùng Bảo 
Tháp«. 


TỪ VÂN THÁP É # 3# 
X. Tỳ-lô tháp. 


TỪ VI ## i‡ 

Từ biệt, chia tay. Đản Kính (bản Đôn 
Hoàng): »8lÉ ( †ñ Ãï Ñ ) f4 kš, — 
Mi %X. li IH HS 2LÌL 
lu ¿ . RỶ l Lý ƒ.. Íấ 5 HH Bj ø — 
Năng (chỉ Huệ Năng) được y pháp, canh 















































975 


TỪ XÁC #* ï# 





ba bắt đầu ra đi, đích thân Ngũ Tổ tiển 
đưa Năng đến trạm Cửu Giang... Sau khi 
từ biệt, Năng cát bước về hướng Nam«. 


TỪ XÁC #‡ % 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, sư thờ Thiền sư 
Huệ Thanh núi Ba Tiêu làm thầy và nối 
pháp ngài, thuộc tông Quy Ngưỡng. Sư ở 
viện Thừa Thiên tại Bành Châu (nay là 
huyện Bành tỉnh Tứ Xuyên). 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là đệ nhất nghĩa? 
Sư đáp: Nhóm núi đi xuyên qua biển, giọt 
nước dưới mái hiên đến. 


TỬ BÁCH ĐẠI SƯ # 3# % É£ 
Hiệu của thiền tăng Chân Khả sống vào 
đời Minh. X. Chân Khả. 


TỬ CÚ #, 4) 

Lời nói, hành vi của người tiếp dẫn mà 
người nghe có thể hiểu được bằng ý thức 
gọi là Tử cú. Còn lời nói, hành vi lạ lùng 
của người tiếp dẫn mà người nghe mặc dù 
dùng ý thức nhưng không sao hiểu nổi, 
vượt thoát sự suy nghĩ phân biệt của thế 
gian thì gọi là hoạt cú. Tiết Đức Sơn 
Duyên Mật Thiền sư trong NĐHN q. 15 
ghi: »ƒ{H Â ïñ ñJ. 4 ZE ñJ. ïñ ñJ 
thŸñ#J‹  ?Ö) ® ll. — Chỉ nên tham 
hoạt cú, đừng nên tham tử cu, trong hoạt 
củ lãnh hội được sẽ thông suốt mãi mãi.« 



































TỬ DUNG MINH HOẰNG 7 #+ 8Ä 
i4 

Thiền tăng đời Lê trung hưng, thuộc tông 
Lâm Tế đời thứ 34. Chẳng rõ họ tên thật, 
chỉ biết sư là người tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc, theo Thiền sư Nguyên Thiều 
sang An Nam, ở Thuận Hóa. Sau lập chùa 
Ấn Tông (tức là chùa Từ Đàm ở Huế hiện 


nay) rồi trụ trì ở đây, thuộc đời thứ 34 tông 
Lâm Tế. Cũng không rõ sư tịch lúc nào, 
chỉ biết sư truyền tâm ấn cho thiền sư Liễu 
Quán là người làm nổi bật tông Lâm Tế ở 
xứ này. 


TỬ ĐÀM +† # (1249-1306) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Hoàng, người 
xứ Tiên Cư (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc. Thuở bé đến chùa Quảng Đệ 
núi Tử Thác xuất gia, trí nhớ mẫn tiệp, giỏi 
văn chương. Niên hiệu Hàm Thuần thứ 1 
(1265) đời Tống, sư đến chùa Thừa Thiên 
ở Tô Châu hầu ngài Thạch Lâu Minh, giữ 
việc ghi chép. Sư còn đến Hàng Châu tham 
vấn Thiền sư Thạch Phàm Duy Diễn. Khi 
Duy Diễn dời sang núi Thiên Đồng, sư 
cũng theo ngài đến đó; sau nối pháp ngài 
thuộc tông Lâm Tế. Năm 1271, sư vượt 
biển đến Nhật Bản trụ chùa Kiến Trường 
(Kenchi-ji), chùa Đông Phúc (Töfuku-J1). 
Đến năm 1278, sư trở về nước. Năm 1299, 
sư cùng Thiền sư Nhất Sơn Nhất Đinh trở 
lại Nhật Bản, trụ chùa Viên C"ác (Engaku- 
jÖ); Mạc Phủ và triều đình đều dùng lễ tiếp 
rước hai vị. Khi mất, sư được ban hiệu 
»Đại Thông Thiền sư«. Pháp hệ của sư 
được gọi là »Tây Gian Phái«, là l trong 24 
phái Thiền tông Nhật Bản. 


TỬ ĐỊNH (1302-1376) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Mã, tự Tung 
Khê, người xứ Yến Sư, Hà Nam, Trung 
Quốc. Nối pháp Thiền sư Tức Am (Am 
chủ Bạch Mao Xuân), đời thứ 24 hệ Thanh 
Nguyên. Trụ trì chùa Không Tướng núi 
Hùng NHI. 


TỬ HÁN % ;# 
Còn gọi: 7 lang đang, Tứ hà mô, Tử xà. 


976 


TỬ LA TRƯỚNG % ## ‡E 





Gã chết. Chỉ cho người trơ trơ, lạnh lùng. 
Tắc 75, Bích Nham lục (Đại RP: 202 trung) 


























ghỉ: »Íft 24: 4® MỊ € 2E 3š th 4 ïñ 
lv — fl 1#. BH 7- —. đã 
#f FÏỈ HỦ ). — Tăng nói: Chẳng khác 


(Trong gã chết có cái linh hoạt, một con 
người ưu tú giống như cây cọc sắt, dẫm lên 
chỗ chân thật)«. Theo: PQĐTĐ của nhóm 
Từ DI. 


TỬ HIỂN -ÿ # 

Thiền tăng đời Nguyên, tự Nhất Ngu, 
người xứ Thiên Thai (nay thuộc tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Sư tạm ẩn trong núi 
Thiên Thai, tự giữ lấy chỗ tĩnh lặng. Ngoài 
việc thiền định ra sư còn phóng chí làm 
thơ, được Dương Duy Trinh rất tán 
thưởng. Tác phâm: Nhất Ngư tập. 


TỬ HỒ CẨU # 3 # 

Con chó của Tử Hồ. Công án, thấy chép 
trong tiết Tử Hồ Lợi Tung Thiền sư trong 
Ngũ Đăng Hội Nguyên q. 4 như sau: »4 
6 ẩ Xễ E jú tị F ƒ M Êl š. HH 3Š 












































[FờM.H: ##—- &šJ, L 
ý X7R. 'rẰŸ A 4b, PA 
lẩ# ñã RỊI ƒE 2K. lũ Ù# #? Ƒ — ll 
#&.. 7 ‡ ñ#E. Hữ HH FÌ: #® ÄJ! f# 
|H| li. lữ {ii ñặ J7 Ý.. 





— Người trong 
ấp là Ông Thiên Quỷ cho đất dưới chân 
núi để sư lập nên viện Tử Hồ. Ở dưới cổng 
sư dựng một tắm bia ghi: Tử Hồ có nuôi 
một con chó, trên cắn đầu người giữa cắn 
lòng người, dưới cắn chân người, hễ do dự 
thì bỏ mạng. Trong pháp hội Lâm TẾ có 
hai vị tăng tham thiên, mới vừa vạch rèm, 
sư liên hét, bảo: Coi chừng chó! Tăng 
quay đầu lại nhìn, sư liên trở về phương 
frượng.« 





Công án này nhấn mạnh thiền cơ nhanh 


chóng, rất dễ vượt qua mất, chẳng cho trù 
trừ suy tính, sa vào trong tình niệm dùng ý 
thức để hiểu. Người sau thường niêm đề 
công án này. 


TỬ HỒ CẤU TỬ ÿ # #9 # 


Con chó của Tử Hồ, tức »Tử Hồ Câu«. 
Tiết Trí Giả Thiệu Tiên Thiền sư trong 
Nà: 16 ghi: » E ?ế: ‡N Eể Hị ÿ , 
gi ®M —. ^^ 8 “4%. T Ù 
nà #J % # 8 5#. 5 fl Bí tị 
mg. Mã HE: Kế #lÑl F‹ - 
thượng đường: Căn trần cùng nguôn, trói 
mở không hai, chẳng động mảy may, thì 
dạo chơi khắp mười phương, con chó của 
Tử Hồ mặc dù dữ tợn, đâu bằng con rắn 
lớn ở Nam Sơn? Sư liên lớn tiếng, bảo: 
Đại chúng! Coi chừng dưới chẳân!« 





























TỬ HƯNG +# # 


Thiền tăng đời Tống, Sư thờ Thiền sư 
Thúy Nham Linh Tham làm thầy và đắc 
pháp nơi ngài. Khi ra hoằng pháp sư trụ 
chùa Long Sách tại Hàng Châu. Thự hiệu: 
Minh Ngộ Thiền sư. 


TỬ LA TRƯỚNG # # 1£ 


Trướng. gấm. Nguyên chỉ cho tắm màn làm 
bằng gắm mỏng màu tía, căng treo ở nơi 
cửa quan lớn, cửa nhà kẻ giàu sang. Trong 
Thiền lâm mượn cụm từ nảy để chỉ cho 
một cửa ải hướng thượng. Tắc 10, ðích 
AC: lục (Đại 48, 150 ) hạ) Pn » {E, 7E 
ll IHỊ % Ấ K 2š Hi H ÚK.¿ EH RỶ ñã 
#. HỆ ## MỊ Hộ L H TE {E BE? _- Từ 
trong trƯỚớng gắm, Hưng Hóa chưa từng 
ném chân châu cho các ông, các ông cứ 
hét loạn xạ làm cái gì?« 




















977 


TỬ NGHI *  (?-o86) 





TỬ NGHI “Ÿ 4š (?-986) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trần, người xứ 
Lạc Thanh, Ôn Châu (nay thuộc tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Sư du phương, đến 
tham vấn Quốc sư Cổ Sơn Thần Yến, ngay 
lời nói sư đại ngộ và nối pháp ngài. Sau đó, 
sư trở về địa phận Chiết Giang, Ngô Việt 
Trung Ý Vương Tiền Thích mời sư khai 
pháp ở viện La-hán và Quang Phúc. Thự 
hiệu: Tâm Ấn Thủy Nguyệt Thiền sư. Sư 
giỏi về thi thư, các sĩ tử đều thích thân cận. 


TỬ NGHIÊM - # (1309-1382) 

Thiền tăng sống vào cuối đời Nguyên-đầu 
đời Minh, họ Phàn, hiệu Tùng Đình, người 
đời gọi là »Tùng Đình Tử Nghiêm Thiền 
sư«, người xứ Câu Thị (nay là Yến Sư tỉnh 
Hồ Nam) Trung Quốc. Tuổi trẻ nhiều 
bệnh, nên cha mẹ mong muốn cho xuất 
gia; khi lên 9 sư theo ngài Tề Vân ở chùa 
Thiếu Lâm, 18 tuổi thụ giới cụ túc. Sư 
thông suốt sách vở »Bách gia« và thi văn 
thư họa, các bậc cự Nho đều nề phục. Ban 
đầu sư tham vấn nơi ngài Giang Nguyệt 
Chiếu, Tức Am Nghĩa Nhượng, đều có chỗ 
tỉnh ngộ. Sau đó sư yết kiến Thiền sư 
Thuần Chuyết Văn Tài được đại ngộ và nối 
pháp Ngài, thuộc tông Tào Động. Sư trụ trì 
các chùa: Vạn An, Phổ Chiếu, Thiên Ninh, 
Thiên Khánh. Năm 1369, sư kế vị trụ trì 
chùa Thiếu Lâm. Mùa đông năm 1380, sư 
thăng tòa thuyết pháp cho Quốc mẫu Từ 
Hiếu Hoàng Hậu (mẹ của Chu Vương). 
Sau đó, sư lui về ở ẩn và mất năm 70 tuôi. 


TỬ TÂM NGỘ TÂN THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC # » !§ šƒ ## fị ‡# 4 

Ngữ lục, l quyên, do Tử Tâm Ngộ Tân 
soạn vào đời Tống, được xếp vào Hoàng 
Long Tự Gia ngữ lục và Tục Tạng kinh tập 


120, trang 244. Nội dung thu thập ngữ lục 
khai đường lúc sư trụ Vân Nham, pháp ngữ 
quảng hóa lúc trụ Thúy Nham, ngữ lục lúc 
trụ Vân Nham lần thứ hai, ngữ lục lúc trụ 
Hoàng Long cùng với Tiểu tham thị chúng, 
Kệ tụng v.v.. 


TỬ THIỀN HÒA TỬ Z ‡š 4z Z 
Thiền hòa tử, còn gọi thiền hòa, tức chỉ 
cho thiền tăng. Tử thiền hòa tử là quở trách 
thiền tăng thiếu mất chính kiến mà chấp 
trước tà tư, tà kiến. Theo: PQĐTĐ của 
nhóm Từ DI. 


TỬ THUẦN “ƒ :# (1064-1117) 

Thiền tăng đời Tống, họ Giả, người Tử 
Đồng, Kiếm Châu (Tứ Xuyên) Trung 
Quốc. Thuở nhỏ sư đã hướng theo chính 
đạo chuyên cần tham phỏng, yết kiến Phù 
Dung Đạo Giai được tỏ ngộ, nối pháp làm 
truyền nhân tông Tào Động. Ban đầu trụ 
núi Đơn Hà, Đặng Châu (Hà Nam), sau 
sang trụ núi Đại Thừa, núi Đại Hồng, 
Đường Châu (Đường Hà, Hà Nam) cử 
dương thiền phong, học chúng cả ngàn 
người, nổi tiếng khắp nơi. Đệ tử nối pháp 
là Chân Hiết Thanh Liễu, Thiên Đồng 
Chính Giác, Đại Thừa Lợi Thăng, Đại 
Hồng Khánh Dự. Tác phẩm: /# Đường 
tập 3 quyền, Đơn Hà Thuần Thiển sư ngữ 
lục 2 quyền. 


TỬ TRUNG PHÁT HOẠT # ‡ # 
D2 

Trong cái chết phát ra cái sống, ý nói trừ 
sạch tình niệm trần tục, hiển bày bản tính 
chân như. Tử Bá lão nhân tập q. I ghi: »r1 
Ti Tin 08s # 
































978 


TỰ DUYÊN #1 # (1310-1368) 





†} 8 #®.  f šl ñỦ ff †í Z li f 
1H. — Người xưa có nói: Chẳng phải một 
phen chết rồi sống lại, tất cả chỉ là thủy 
ngân, gặp lửa sẽ bóc hơi. Lại nói: Chẳng 
phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai 
đâu dễ ngửi mùi hương? Đây là loại thân 
chưng thát ngộ vậy.« 

















TỬ TƯỜNG -ÿ 3# (885-960) 

Thiền tăng đời Đường, họ Trần, ban đầu 
tên Chí Tường, pháp danh Tử Tường, tự 
Tính Thật (còn gọi Thật Tính), người 
Phong Châu (Phong Khai, Quảng Đông) 
Trung Quốc. Sư nối pháp thiền sư Văn 
Yến, thuộc tông Vân Môn đời thứ 2, trụ 
viện Từ Quang ở Quảng Châu. Về sau 
vâng lệnh vua khai sơn núi Bạch Vân tại 
Thiều Châu, người đời gọi là Bạch Vân 
Thiền Sư. 


TỰ 

Kế thừa. Tiết Nham Đầu Hòa thượng trong 
TĐT q. 7 ghi: »i# ZR ÄI lí lMl f8 tị. #E 
s) j}| h #X {E. — Hòa thượng Nham 
Đầu kế thừa Đức Sơn, trụ chùa Đường 
Ninh ở Ngạc Chẩu.« 





TỰ 12 (k. ng) 

Được đặt sau động từ hoặc kết cấu động 
tân, biểu thị phương hướng của động tác 
hoặc đối tượng của động tác liên tiếp. 
Phân Dương ngữ lục, q. trung ghi: »In| ‡& 
38 HH HR Á 5# 1. — Về sau ông nói lại 
cho người kiến tính nghe«. 

Tông Môn Võ Khó ghi: »ñ 4 + 1W #3: 
đt? — Sao chẳng trình qua lão tăng«. 

Đại Huệ ngữ lục, q. 19 ghi: »ử #t JÝ, —- 
Ä BH 1 2È. — Cho nên tôi viết giùm 
ông ta 26 đoạn này«. 








TỰ BẢO l 3# (978-1054) 

Thiền tăng đời Tống, họ Ngô, người Lô 
Châu (Hợp Phì, An Huy) Trung Quốc. Sư 
nối pháp thiền sư Sư Giới chùa Ngũ Tổ, 
thuộc tông Vân Môn đời thứ 4, trụ Động 
Sơn. Hiệu Diệu Viên Đại Sư. Tác phẩm: 
Đạt-ma Tụng. 


TỰ DUNG ú #+ (1615-1691) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Trình, tự Huyễn 
Luật, hiệu Cự Linh, người xứ Tân An (nay 
là huyện Bảo An tỉnh Quảng Đông), Trung 
Quốc. Năm 18 tuổi xuất gia, sau khi thọ 
đại giới, sư đi tham học khắp nơi, thưa hỏi 
thiền pháp nhưng đều không khế hợp. Về 
sau yết kiến Sơn Ông Đạo Mân, được ấn 
ký, nối pháp ngài, thuộc tông Lâm Tế. Sư 
ân cư nơi chùa Quảng Nhuận, cùng với đệ 
tử là Tính Lỗi biên soạn »Nam Tống 
Nguyên Minh Thiền Lâm Tăng Bảo 
truyện«, gồm 15 quyền. 


TỰ DUYÊN # #4 (1310-1368) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Trần, hiệu Hội 
Đường, người xứ Lâm Hải (nay thuộc 
Chiết Giang) Trung Quốc. Năm 17 tuổi, sư 
thụ giới cụ túc; hàng ngày lấy việc tham 
thiền làm chính. Sư yết kiến ngài Nhật Khê 
Vịnh Công ở Thiên Ninh. Vịnh Công bảo 
sư làm thị giả, kế quản lý Tạng kinh. Lý 
Tư Dân, người huyện Lâm Hải sửa sang 
Viên Thông Các, thỉnh sư làm trụ trì. Tự 
Duyên còn quyên góp thêm để xây dựng 
Hoa Nghiêm Các, mỗi ngày hướng dẫn cư 
sĩ xem kinh Hoa Nghiêm. Sư còn xây dựng 
Di-đà các, kiến tạo Tịnh Độ thập lục quán 
tướng. Tiếng tăm của sư vang đến triều 
đình, Nguyên Thuận Đế ban cho y Kim 
Lan và hiệu »Phật Tâm Bản Tế Thiền sư. 


979 


TỰ ĐẮC THIÊN SƯ # # 3š li 





TỰ ĐẮC THIỀN SƯ ñ #‡ ‡# 
Hiệu của Thiền tăng Huệ Huy đời Tống. X. 
Huệ Huy. 


TỰ GIA ĐỂ á # #& 

Của cải trong nhà mình. Của cải ông cha 
để lại, chỉ tự tính. Bài tụng »Nhất khâu hấp 
tận Tây Giang thủy« của Ngũ Tổ Pháp 
Diễn ghi: 

— [Ll] Ứ ãï =- DI ỳ 
15 lá †L 7T tr 3 
Ấy +: J4 Rề 1M j 
† (ˆ'H“-1 lš ẩ H4 
Một hơi hút hết nước Tây Giang, 
Mẫu đơn Lạc Dương trồ búp mới. 
Bụi bay mịt mù không chỗ tìm, 
Ngước mắt chạm phải kho báu nhà. 








săn 
4l šš 























TỰ GIA HOẠT KẾ # # ;£ ‡† 

Việc làm bên trong của chính mình, việc 
quan trọng của bản thân, chỉ cho việc ngộ 
thiền làm Phật, siêu thoát sinh tử. Phần 































































































Dương ngữ lục q. thượng ghi: »Éi Zñï ®? 
Hư \ ñ Ho 4 6H ù M. lụ 
f ì # HE. X H #t 3Ÿ. HÃ ÍE H 
% ƑJHH . ?È. 2£ ñ lbfi. tứ ñ8 f3 H 
3X ìm ñF › — Cần phải hội lấy ý chỉ người 





xưa rồi sau tự tâm sẽ sáng tỏ, mới được 
thông biến tự tại, thọ dụng vô cùng gọi là 
tự thọ dụng thân. Phật chẳng từ người 
khác dạy mà phải biết được việc làm bên 
trong của chính mình.« 


TỰ GIA TANG TỬ ñ # ## 

Cây dâu, cây tử của nhà mình, dụ chỉ cho 
bản tính của tự thân, cũng tức là Phật tính 
mà mọi người đều sẵn có. Tiết Định Sơn 
Duy Tố Sơn Chủ trong NĐHN 'q 10 ghi: 
»* 4t 3š đồ 7 Xã HỊ ññ. #ỉ 8 4 2) 
z #ï. {H ñã H\ H % # tˆ. 1M ñữ 4ñ 




































































#2 3X. Bũ Jš #ữ lfQ. ME HỊ Bí ñƒ v 
`. tỹ 1J — ñỦ . PA TE 3M Tặ 
' . ẤU ẤH 4 Ỳ§ ñÃ ÃÍ. - Pháp 


không có cách lạ, chỉ là khác nẻo mà cùng 
về một chỗ. Nếu muốn dễ lãnh hội mà ít 
phí sức thì chỉ cân biết giữ lấy bản tính, 
liễn có thể tiếp nói gia nghiệp, tùy chỗ giải 
thoát, ứng dụng hiện tiền, đất trời cùng 
một góc, vạn vát đồng một thể, gọi là con 
mắt của thiển tăng không bao giờ lọt sót 
một máy tơ«. 


TỰ HẢI CHI THÂM, NHƯ SƠN 
CHI CỐ 3 ‡# 3> 3 2ø và 3 BỊ 

Sâu tợ biển, vững như núi. Chỉ cho Phật 
tính và Pháp tính; nghĩa là chân lý của Phật 
tính, Pháp tính như như bất động tựa như 
biển sâu, núi vững. Tắc 57, Bích Nham lục 
(Đại 48, 191 thượng) ghi: »Í{Ù ï# Z ÈX. 





























4I th Z Jấ|v #W HÈ 2E 2E 3 Šã MÀ. Hổ 
lệ JÄ Ù} #Ñ FÌ . — Sâu tợ biển, vững như 


nủi, muối mỏng đùa gió mạnh, môi kiên lay 
cọc säãt«. 


TỰ HỔ BÔN SƠN j1 Jš # ›Ù 

Còn gọi: 7 hồ kháo sơn, Như long đắc 
thủy. Nghĩa là uy phong vốn có của cọp, 
nếu không nương ở núi rừng thì khó phát 
huy được. Trong Thiền tông mượn từ này 
để chỉ cho người tu học nếu có thể chứng 
ngộ VIỆC lớn sinh tử thì giống như cọp vảo 
núi, rồng gặp nước, phối hợp duyên lành 
liền có thể phát huy bản tính tự nhiên, hiển 
hiện những hành vi hoạt bát. Nghi thức 
Tọa Thiền trong 7iển Uyển Thanh Quy q. 
8 (Vạn Tục 111, 460 hạ) ghi: »#? 1 # ñf 
H #v HỊ nH ÚH lề fủ 2K › I JE # 
lÌI. — Nếu người đã phát minh thì có thể 
gọi là như rồng gặp nước, như cọp vào 
núi« 

















o8o 


TỰ MINH  HÏ (1361-1370) 





TỰ HỒI # ø 

Thiền tăng đời Tống, người xứ Thai Châu 
(nay là huyện Lâm Hải tỉnh Chiết Giang) 
Trung Quốc. Sư vốn là thợ chẻ đá, không 
biết chữ nhưng rất mộ đạo, nên nhờ người 
tụng kinh Pháp Hoa, rồi tụng theo. Về sau, 
sư theo Thiền sư Đại Tùy Nguyên Tĩnh 
thuộc tông Lâm Tế xuất gia. Một hôm, sư 
đang chẻ một tảng đá, ánh lửa tóe ra, sư 
chợt đại ngộ, trình kệ như sau: 

»Dùng hết sức mình 

Trọn không chỗ bám 

Ảnh lửa tóe ra 

Vốn ở chỗ này«. 

Người thời ấy gọi sư là »Thạch Đầu Hoà 
thượng«, »Hồi Thạch Đầu«. Sư ở Điều ngư 
đài (Đài câu cá) ở Thai Châu, thượng 
đường thuyết pháp huyền diệu vượt thiên 
hạ, bốn chúng đều ngưỡng mộ, xem sư như 
hiền thánh. 


TỰ KỶ CHỦ NHÂN CÔNG ñ ở, + 
x+ 

Ông chủ của chính mình. Nhà thiền cho 
rằng tự tính của chúng sinh là Phật, chắng 
nên tìm bên ngoài, gọi là Tự kỷ chủ nhân 
công (Ông chủ của chính mình). Tiết Thị 
Dục Tạng chủ trong DTNL dq. 3 ghi: »fÈ 
4H #t ii. #J 3E 74 EÑữ H. H 
3E #4 ðm # . X đÈ E m Ät f7 Z 
. H # f8 H HH ? f7. ld 






















































































?ủ l 3 HH 
H #È X 





JR. %8 lí # 2 . Hữ TE 
bù. X 2 {£ H œ3 À Ä: - Diệu 





đạo vô thượng của Phật Tổ, ban đầu chẳng 
phải vô sự sinh sự cũng chẳng phải trò dị 
đoan lạ lùng, cũng chẳng phải việc cao tột 
khó làm, chỉ là trong việc thường làm hàng 
ngày của người sẵn sàng thọ dụng. Gượng 
gạo mà đặt tên, tạm gọi là Tự tính thiên 
chán Phát, cũng gọi là Tự kỷ chủ nhân 


công.« 


TỰ LIỄU HÁN # 7 
Gã tự độ, đồ ích kỷ. Lời chê trách người tu 
hành có căn khí Tiểu thừa. Tắc II, Bích 


























Nham lục (Đại 48, 151 trung) ghi: »ÑÏ 
HH. ñ8 ỳš. ƒ⁄ RỊ 3 4. Bã 4 ÚH j 
HH. HH RẬ 2x ỳš 3 ÿ 2#. BỤ Mh 








z› lề H ƒ ‹ - Sư nói: Mời thây 
qua. Vị tăng kia liền vén y dẫm lên sóng 
như đi trên đất bằng, xong xoay lại nói: 
Qua đây, qua đây! Sư quở rằng: Cái gã tự 
độ này!« 


TỰ MÃN ñ 3# 

Thiền tăng đời Đường, tham học nơi Mã 
Tổ Đạo Nhất và đắc pháp nơi đây. Sư trụ 
Hân Châu (nay thuộc Sơn Tây). 

Một hôm, Sư thượng đường nói: Trừ ngày 
sáng đêm tối ra, hãy nói cái gì liền được, 
trân trọng! Nói xong, sư trở về thất. Phần 
lớn cơ dụng của sư đều như thế. 


TỰ MINH ñ %J (1361-1370) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Quách, tự Độc 
Am, người xứ Lâm Hải (nay thuộc Chiết 
Giang) Trung Quốc. Năm 15 tuổi, sư lễ 
ngài Duy Đại ở chùa Tây Thọ Xương tại 
Tứ Minh làm thầy. Năm 1334, sư thụ giới 
cụ túc và tham học với các vị Ngã Am Vô 
Công, Đông Minh Nhật Công. Đầu niên 
hiệu Chí Chính (1341), sư đến chùa Bảo 
Công mượn tòa để giảng kinh, người theo 
học càng lúc càng đông. Niên hiệu Hồng 
Võ thứ 3 (1370) đời Minh, trước khi lâm 
chung sư viết kệ: 


*. % Hị jš H Bũ 4 











# ÃÄJ 2š 1 f ® 1ã 
EÉ 2E lất MB — lu HỆ 
Z l †k lễ É: pH X ‹ 





981 


TỰ NGHIÊM # # (o1o-oo2) 





»Cả đời xuất xử chỉ tùy duyên 
Mộng huyễn không hoa mặc đổi dời 
Tỏ rõ dung thông lý tam quán 
Bóng chiều như cũ ở trời Tây«. 


TỰ NGHIÊM #ú Ö## (910-992) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Trịnh, người 
Đồng An, Phúc Kiến, Trung Quốc. Sư nối 
pháp thiền sư Sư Khoan, thuộc tông Vân 
Môn đời thứ 3, trụ núi Bàn Cô. 


TỰ NGUYÊN #3 # 

Thiền tăng đời Tống, tham học nơi Thiền 
sư Thụy Nham Nghĩa Hải, đắc pháp và nối 
pháp Ngài, thuộc tông Pháp Nhãn. Sư trụ 
Thúy Nham ở Minh Châu (nay là huyện 
Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang). 

Một hôm có vị tăng hỏi: Thế nào là ý Tổ 
sư từ Ấn Độ sang? Đáp rằng: Thấy tiền 
mua bán chẳng từng xa xi. 


TỰ SIÊU # ## (1325-1405) 

Thiền tăng Cao Ly (Triều Tiên) họ Kim. 
Niên hiệu Chí Chính thứ 13 (1353) vào 
nhà Nguyên (Trung Quốc) nối pháp Thiền 
sư Huệ Cần chùa Quảng Tế ở Yên Kinh 
(Bắc Kinh), đời thứ 26 hệ Nam Nhạc. Niên 
hiệu Chí Chính thứ l6 sư trở về nước 
hoằng pháp, là một trong những Tổ sư tông 
Tào Khê Triều Tiên. 


TỰ TẠI ú # (741-821) 

Thiền tăng đời Đường, họ Lý, người xứ 
Ngô Hưng (nay là Hồ Châu tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Ban đầu sư nương 
Thiền sư Quốc Nhất thụ giới Cụ túc, sau 
đó tham vấn Mã Tổ Đạo Nhất, phát minh 
tâm địa. Về sau, sư ở núi Phục Ngưu, thiền 
tăng ở bốn phương nghe danh sư tụ hội về. 
Trong niên hiệu Nguyên Hòa (806-820), sư 


ở Hương Sơn thuộc Lạc Dương, có Thiền 
sư Thiên Nhiên là bạn tâm đầu ý hợp với 
sư. Niên hiệu Trường Khánh thứ 1 (821), 
sư tịch ở chùa Khai Nguyên thuộc Tùy 
châu (nay thuộc Hồ Bắc). 


TỰ TẮC TỰ, THỊ TẮC VỊ THỊ 12 R\ 
1A # RỊ k # 

Nghĩa là thoạt nhìn tuy rất giống, nhưng 
thật ra chẳng phải vật nguyên bản. Dùng để 
chỉ người học Thiền chưa thể chân chính 
triệt ngộ Thiền cảnh của bậc Tôn túc mà 
chỉ một bề bắt chước cơ pháp của các ngài 
như nói, nín, đánh, hét... Tắc 10, Bích 
Nham lục (Đại 48, 150 thượng) ghi: »?| 
+3: 5 ll jW ìk — ly . Tất X MU C 
ly ðĩ ñủ. {4 RỊ {. & RỊ & #. H 
Z6 ÑE HỸ đừ R ) - Mục Châu nói: Lão 
tăng bị ông hét môt tiếng. Vị tăng lại hét 
(Xem qua sừng đâu, giống thì giống lắm 
nhưng phải thì chưa phải, chỉ e đầu rồng 
đuôi rắn)« 




















TỰ THƯ #1 # 

Bức thư của thiền sư viết gởi cho Thầy 
mình sau khi nhậm chức trụ trì. Tiết Linh 
Nham Trung An Thiền sư trong NĐHN dq. 
20 ghi: »( fh 2% #f li) 4 ñ lR| Ti È* 
Hi SỆ\ Hỹ Đh †E ñã Pk 2ú. HH †H Z v 
RỊ $ÄÑ H.. X# FE ft ?& lì. 38 ñỤ ® ổ 
+. MB lhƒ #f — (Thiên sw Trung Án) sau yết 
kiến ngài Viên Ngộ ở Tưởng Sơn, khi ấy 
Phật Tĩnh làm Tọa nguyên, sư thưa hỏi 
ngài, liền lãnh ngộ ý chí. Đến khi Phật 
Tính trụ Đức Sơn có sai sư đem tự thư đến 
Chung Phụ.« 























TỰ TÍNH # + 
1. Bản thể của tâm vô hình vô thanh cùng 
khắp thời gian không gian, cái dụng cũng 


o82 


TỰ TÔNG lử 2š (1085-1153) 





cùng khắp như thế, chăng cần qua tác ý mà 
ứng dụng tự động. Tự tính này ở nơi chúng 
sinh và chư Phật bình đẳng bất nhị. Đàn 
Kính ghi: 

Ñx lấ 1L 1b ÁN. H 2L 23 Tự 
7J %1 #8 5š. RỊ l H †E Đủ 
»Dục nghĩ hóa tha nhân 

Tự tu hữu phương tiện 

Vật linh bi hữu nghi, 

Tức thị tự tính hiện<. 

»ÄMuốn hóa độ chúng sinh, 

Tự phải có phương tiện 

Khiến họ hết nghỉ ngò, 


















































Tức là tự tính hiện«. 

2. Thiền tăng đời Minh, họ Hàn, hiệu Trạm 
Nhiên, người xứ Vân Dương (nay thuộc 
tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc. Sư theo ngài 
Huệ Hải ở Hoằng Huệ Chiếu Am tại Lật 
Châu xuất gia, vốn thích pháp thiền phát 
minh nhiều điều. Sư kết bạn với Thảo Am 
Huyễn Sinh, cùng nhau khích lệ mài giữa. 
Một hôm, sư cử công án »Hữu cú vô cú« 
để hỏi Huệ Hải, ngài sai Huyễn Sinh đánh 
vào sống lưng sư, sư phát phân đến tột độ, 
suốt đêm không ngủ, đến sáng hôm sau 
nghe tiếng bảng ăn cơm, Sư chợt đại ngộ. 
Sư yết kiến Toàn Thất Tông Lặc, nhờ ngài 
ấn khả, làm người tiếp nối tông Lâm Tế. 
Khi ra hoằng pháp, sư trụ chùa Phổ Quang 
ở Vân Dương. Năm 1377 sư đời đến chùa 
Vĩnh Khánh ở Thường Châu (nay thuộc 
Giang Tô), rồi lại dời đến chùa Sơ Sơn ở 
Phủ Châu (nay thuộc Giang Tây). Ít lâu 
sau, có chiếu trụ chùa Thiên Đồng ở Ninh 
Ba (nay thuộc Chiết Giang). Vua ban hiệu 
»Phật Lãng Thiền sư«. Về già, sư lui về ở 
chùa Phổ Quang. 


TỰ TÍNH DI-ĐÀ ú #*‡ 78 Fš 
Chúng sinh tự có Phật tính, xưa nay là 


Phật, gọi là Tự tính Di-đà. Di-đà tức A-di- 
đà Phật. Khai thị Ưu-bà tắc niệm Phật xã 
trong HSLNMDT q. 2 ghi: »§Ñ #È # f1 
tU“., HU_Z #2 U E., XZz l7 
Z£ ®. lR<Z RH4 ÄÍ#ĐQ¿‹ 4 PT Z 
fb . BỊ H †+t đ EÈ ‹ — Nhưng Phật có 
nghĩa là Giác, tức Phật tính (tính giác) của 
chúng sinh. Vì mê tính giác nên làm chúng 
sinh, ngộ tính giác được gọi là Phát. Hôm 
nay danh từ Phật mà quỷ vị niệm đó, tức 
Tự tính Di-đà.« 








TỰ TÍNH THIÊN CHÂN PHẬT 
#È X8? 

Chúng sinh tự có Phật tính, xưa nay là 
Phật. Thị Dục Tạng Chủ trong DTNL q. 3 
ghi: »ƒb 3H #€ L. #b iš.. 1J 3E #ã ”E Ññ 
Hx H3È 3m F#. Xi E ñ 
ƒT7ổZ 3. H&f# H H ñ f7. l 
# HI&. Zã lỦ Z4 Z.. HE H PE 2X 
BQ. XXƒ{H+A 2: - Diệu 
đạo vô thượng của Phật T: ổ, ban đầu chẳng 
phải khi không bày ra lắm việc, cũng 
chẳng phải trò dị đoan lạ lùng, cũng chẳng 
phải việc cao tột khó làm, chỉ là trong việc 
thường làm hàng ngày của người sẵn sàng 
thọ dụng. Gượng gạo mà đặt tên, tạm gọi 
là Tự tính Thiên chân Phật, cũng gọi là Tự 
kỷ chủ nhân công.« 































































































TỰ TÔNG #3 # (1085-1153) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trần, tự Văn Am, 
người xứ Huy Châu (nay là huyện Hắp tỉnh 
An Huy) Trung Quốc. Sư xuất gia từ thuở 
bé, đầu tiên học kinh luận. Lớn lên, sư dự 
khoa thi kinh điển được độ làm tăng. Sau 
khi thụ giới cụ túc, sư nỗ lực nghiên cứu 
giới luật, trì giới nghiêm cân. Sư bỗng hâm 
mộ thiền pháp biệt truyền, nương theo 
thiền sư Diệu Trạm Huệ tham cứu, có sở 


983 


TỨC §. 





đắc. Sư thuật lại việc này cho ngài Hoằng 
Trí Chính Giác, được ngài ấn khả và nối 
pháp ngải, thuộc tông Tào Động. Khi ra 
hoằng pháp sư trụ chùa Phổ Chiếu, sau đó 
dời đến các chùa: Thiện Quyền, Thúy 
Nham, Tuyết Đậu. Do sư đầu bạc nên được 
gọi là »Tông Bạch Đầu«. 


TỨC #. 

Lãnh ngộ ý chỉ của thiền, tỉnh ngộ triệt để. 
Tắc Lạc Bình Tiêu Tức trong TUMC q. B) 
ghi: »ïf ÍM jl lú #.. HH [ñ]: 
2#? J H: Bí. ÚH HH: Tổ lế Bí 
XM R  J#? H: W „ lữ. R 
RI—=. ññữH: —ñ#&⁄XÃã. - 
Lạc Bình đến Thiên Tiên. Tiên hỏi: Từ đâu 
đến? Bình nói: Từ Nam Khê đến. Tiên hỏi: 
Có đem được tin tức Nam Khê đến chăng? 
Bình nói: Hưởng dụng thì có hưởng dụng, 
nhưng lãnh ngộ thì chưa lãnh ngộ. Tiên 
nói: Khô nhất là chưa lãnh ngộ«. 
























































TỨC Ep 

Đặt ở đầu câu phán đoán, làm tăng ngữ khí 
phán đoán. Đản Kinh bản Đôn Hoàng ghi: 
»HỊl Ji ll #¿ #? Hẻ . — Chính phiên não 
là Bỏ đê « Đi Tế Tâm Yếu ghi: »ÍiÈ Ï- 
2 tý 2: HRỊ là R fÙÈ. — Từ xưa đến 
nay đêu nói: Chính tâm là Phật.« 





TỨC KIM FP 4 

Hiện nay, bây giờ. Tiết Thiên Trụ Sùng 
Huệ Thiền sư trong NĐHN q. 2 ghi: »[8] : 
tk # 4 2E W + Hÿ. lễ fÍ fb 3š th 
#tỢ? Hữ El: 2K@ H B5. BỊ 4 3# ƒE 
RE 7Ð, - Hỏi: Lúc Đạt-ma chưa đến 
Trung Quốc, có Phật pháp hay không? Sư 
đáp: Chưa đến hãy gác lại, việc hiện nay 
là gì?« 

Vô Môn Quan ghi: »RỊl 2E: Ñ ƑÈ #: fn[ 









































jã? — Tỉnh của thượng nhân bây giờ ở 
đâu?« 


TỨC LỰ #&. 

Thiền tăng đời cuối Lý đầu Trần thuộc 
dòng Vô Ngôn Thông, đời thứ 14. Sư quê 
ở Chu Minh (tức làng Phù Cầm, huyện Từ 
Sơn, tỉnh Hà Bắc hiện nay), lúc nhỏ đọc 
hết các sách thế tục. Một hôm sư bỏ hết sở 
học, theo làm đồ đệ Thông Thiền đại sĩ để 
thưa hỏi chỗ huyền yếu. Ngay nơi lời nói 
của Thông Thiền, sư liền lãnh ngộ và nối 
pháp ngài thuộc đời thứ 14, dòng Vô Ngôn 
Thông. Sau sư trở về chùa Thông Thánh 
làng Chu Minh, phủ Thiên Đức trụ trì. Ở 
đây sư giảng dạy tông chỉ Thiền cho môn 
đồ. Có vị đệ tử cư sĩ là Ứng Thuận kế thừa 
tông phái của sư. Theo: 7hiển sư Việt Nam 
của HT. Thanh Từ. 


TỨC NGÔN ĐỊNH CHỈ FP š # 

Theo lời nói mà biện rõ, xác định ý chỉ. 
Đây là phương pháp tham thiền chấp trước 
ở lời nói. Minh Giác ngữ lục q. 1 ghi: » l- 





























+©XH. — ñ # ñJ HH lễ ƒt tk. 
lf Rj ff 15 JR 3E HỊ í 4 H ð ñJ 3E 

















HH. — Bậc thượng sĩ gặp nhau, một lời 
nửa câu giống như đập đá nháng lửa, chớp 
mắt liền vù qua, nên chẳng phải là theo lời 
nói mà biện rõ, xác định ý chỉ, mắc kẹt vào 
câu nói mà mê mắt cội nguôn«. 


TỨC TÂM TỨC PHẬT #ÿ »› Fÿ 3 
Còn gọi: Tức fâm thị Phát. Tâm chính là 
Phật. Tiết Huệ Trung Quốc Sư trong TĐT 























q. 3 ghi: »{Ä “: #H lí É# R X ñj  jđ 
#| El j# . Hi lñ]: F§ X ñ ã? †H ‡š 2K 
Ä? 3 El: BỊ 2ð BỊ ƒb . — Hỏa thượng 


Phục Ngưu mang thư của Mã Đại sư đên 
chỗ Quốc sư. Quốc sự hỏi: Mã Đại sự nói 


984 


TƯỚC PHẠN ỦY TIỂU NHI !§ &x &$ 2h ƒ# 





pháp gì để dạy người? Phục Ngưu nói: 
Tức tâm tức Phật‹. 

Tiết Đạo Nhất, đời thứ 2 dưới Đại Giám 
trong CTTNL q. 1 ghi: »|ñ]: HH HỆ &: 
fÈ? El: BỊ sò BỊ ĐÐ. — Hỏi: Phật là 
g1? Sư đáp: Tức tâm thị Phát«. 


TỨC THẢ TRÍ #p ñ # 

Còn gọi: Tức thả chỉ RỊI H 1E, tức thả tùng 
HỊI H ?. Hãy gác lại, tạm gác lại. Đặt ở 
cuối phân câu trước trong câu phức, biểu 
thị gạt bỏ nội dung của điều nào đó không 
phải là chủ đề của câu chính. Phân câu sau 
thông thường là câu nghỉ vấn. Tiết Bách 
Trượng Hoài Hải Thiền sư trong NĐHN dq. 
3 ghi: »fð! [ñ] pũ 34: 2# l] § 3 HH H 
ñ.. ## lñ| #t Zt Hý ñMHl f[? — Tăng hỏi 
ngài Tây Đường: Có hỏi có đáp hãy gác 
lại, lúc không hỏi không đáp thì sao?« 

Tiết Pháp Xương Ÿ Ngộ Thiền sư trong 
NĐMN q. l6 ghi: »Ù} ‡È Đ H — 8 , 















































El: 3# WW BỤ HE. 2 P 3W TE BE 
7E? - $ư lấy cây gậy vạch một đường, 


nói: Cái này hãy gác lại, việc của tông 
môn là gì?« 
Tiết Hàm Châu Thâm Thiền sư trong 





NĐNHN 4q. 13 ghi: »|lñ] f: 5K + 2 #l 
xì 2 Z# #t V Út 2k 3 ÚE BÍ J#? 





























Ẽ: EH II bj [HJ #ÈE¿ EữH E]: JH| #È RỊ 

H #4. %4 #4 # ñ HH l#? - Hỏi 
tăng: Trương Vương, Lý, Triệu chẳng phải 
tính xưa nay của ông, tính xưa nay của ông 
là gì? Đáp: Đông tính với Hòa thượng. Sư 
bảo: Đồng tính hãy gác lại, tính xưa nay 
của ông là gì?« 























TỨC THỊ FP # 

1. Là phải? Đặt ở cuối câu nghi vấn, biểu 
thị ngữ khí lực chọn. Tiết Nam Nhạc Hoài 
Nhượng Thiền sư trong NĐHN dq. 3 ghi: 





»ửI 2P ñ§ HE ¿ J. s †ƒ tị RỊ 
J1. ]T 7F RỊ È? — Như trâu kéo xe, nếu 
xe không chạy thì đánh xe là phải hay đánh 
trâu là phải?« 

2. Dù cho, giả như, biểu thị giả thiết 
nhượng bộ. Duy Tắc ngữ lục q. I ghi: »ĩ 
ññ x¿ †H HỊ ]h Z:J&. ññ Á 1Ã. 
RỊ šf f4 #1. 3ã Èl f8 fl ƒR tU &? BỊ 
k XÍ# fEƒRv H 3 Sẽ MjMlš. 1l 
É lhị 1⁄2 Hù 3E ðñ # # 1. H 2 đã 4 
#ï ; — Cái này là Tổ sư đưa ra nhận xét về 
những điều tóm tắt quan trọng của tông 
môn mà các vị đã biết. Biết thì cho quỹ vị 
biết, song có từng lãnh ngộ hat chưa? Giá 
như chưa lãnh ngộ, chớ nên dễ dãi bỏ qua, 
cân phải ở chỗ vắng vẻ phấn chấn tỉnh 
thần tự mình mò tìm xem!« 















































TƯỚC PHẠN ỦY TIỂU NHI ?Š 4 #£ 
` É, 

Nhai cơm mớm cho trẻ nít, dụ chỉ lòng mẹ 
thương con; trong Thiền tông còn gọi là 
Lão bả tâm, ngầm chứa ý nghĩa vì lòng từ 
bi nên thiền sư lập bày ra lời nói rườm rà 
để tiếp dẫn người học. Tiết Từ Vân Ngạn 
Long Thiên sư trong NĐHN dq. 18 ghi: » E- 





















































1. 5R Xỳ} 2  El: [ 8l ÄÃ HHh đl 
7 6 T ớt. MÃN TH: 
Il #8 — M HH #. #A^A RB HT 
8W? | ỳ El: [ 2 &#X., Mãi ñh 
ñW? | El: | MÈ #4 2> Hồ EƒR. ïfZẤ 
## | ®jlỦ. | W FH: L[R W #X 
HR. | ññÚEI: [ ñ# X ##,. lề ñï Ä 
+ . HÃ {E HỆ 8k &Ê ⁄]h 0ñ. fỦU Ƒ M ẾH 

















X.; — Sư thượng đường nêu ra công án 
Ngài Huyễn Sa dạy chúng rằng: Khắp mặt 
đất đêu là một hạt mình châu. Khi ấy có 
một vị tăng hỏi: Đã là một hạt mình cháu, 
vì sao học nhân chẳng biết? Sa nói: Toàn 
thể là châu, còn bảo ai biết? Tăng nói: 


985 


TƯƠNG ï# 





Mặc dù toàn thể là châu, hiểm vì học nhân 
chẳng biết? Sa nói: Hãy hỏi con mắt của 
ngươi. Sư bảo: Này chư thiên đức, công án 
này được gọi là Nhai cơm mớm cho trẻ mít, 
đã lấy tay dìu dắt còn đưa thêm gậy«. 


TƯƠNG 3# 

Trợ từ được đặt sau động từ, không dịch, 
đẳng sau nó là cụm từ mang xu hướng 
động từ. Vân Môn quảng lục q. thượng ghi: 
»ề[J 2# lñ| lÑ Z4 ! — Đối trước đại chúng 
hỏi đil« 

Mật Am ngữ lục ghi: »8l| MỀ 3 
lb NHA, tệ lí % fñ l8. H lữ % f3 
R. se , BÉ F BRữ Đo . 
J#E. TẢ. 7| Jf Bị RR 31 RỆ ñH. ?f 
lữ. 3 f8 J#.. — Đến đây đối với người 
khác thế nào mới phải? Đánh được chăng? 
Hét được chăng? Không ai nhảy Xuông 
giường thiểu trở về phương trượng 
chăng? Không, riêng đem hai lời đáp này 
đổi mới được chăng?« 


„ lI {n[ Ÿj 





























TƯƠNG CÔNG DỤNG CÔNG 3# 
H3 

Đem công phu tu hành cầu thành công. Tự 
tâm là Phật, mọi người sẵn đủ, xưa nay 
thành công trọn vẹn. Người ngu chăng biết 
lý này, hướng ra ngoải dụng công phu, câu 
nệ vào văn tự ngữ ngôn, chấp trước nghĩa 
lý tri giải, khắp nơi tìm cầu. Cách làm như 
thế, nhà thiền gọi là tương công dụng công. 
Lại Toản Hòa thượng trong TĐT q. 3 ghi: 
»If 1Ø H 17. Kẻ l# 5 Hã. lý HỊ 
f#.‹ ®SHị H 1°. — Đem công phu tu 
hành để cầu thành công là việc làm quanh 
co mờ mịt, chấp trước thì chẳng được, 
không chấp thì tự thông suốt.« 














TƯƠNG DIÊM CHỈ KHÁT 3# # 


33 

Uống nước muối để giải khát, dụ cho hành 
VI cực kỷ sai lầm, chẳng những không đạt 
đến mục đích mà còn chuốc lấy hậu quả 
ngược lại. Tiết Tây Thiền Thủ Tịnh Thiền 
sư trong NĐHN 4q. 20 ghi: »⁄ % ñf #} , 
lữ hé lữỦU JK¿ ÍfT EỆ ÍT lv TẾ BẪẾ l 
} . — Bàn huyền nói diệu giống như tụng 
cứt vãi đải. Sử dụng đánh hét khác nào 
uống nước muối để giải khát.« 





TƯƠNG ĐẦU MỊCH ĐẦU ##‡ 5ã #, 
5 

Mang đầu đi tìm đầu. Đầu ở trên vai của 
thân mình mà lại đi tìm kiếm nó khắp nơi. 
Dụ cho không biết chân tính nhà mình lầm 
cho vật hư giả của thế giới bên ngoài là 
thật. Ngầm dùng điển cố »Nhận bóng quên 
đầu« của Diễn-nhã-đạt- đa. X. Nhận ảnh 
mê đầu. 

Lâm Tế ngữ lục ghỉ: »JÄ ÑÄ IhỊ — ÐĐ] gã §ù 
3kaa 4 ñế Ị s DT DÁ TH ñỦ rí¿ BH ñề 
%2: đế đi BH Ø. fR ïñ F ffU H HỊ 
36 3 f. 4 ®j1J3.: #H sò H1H 
Bh 4. tí P 3c ÙJ 2Í 8o — 
Vì ngươi tìn tâm ở khắp nơi chẳng thôi 
cho nên Tổ sư nói: Dót thay trượng phu, 
mang đâu đi tìm đâu. Ngay lời nói ngươi 
tự hồi quang phản chiếu, lại không tìm gì 
khác, biết thân tâm cùng TỔ Phật không 
khác, lập tức vô sự, mới gọi là đắc pháp.« 




































































TƯƠNG ĐƯƠNG 3 š 

Còn gọi: Tương ưng Äf| Jfš. Khế hợp (thiền 
pháp). Vân Môn quảng lục q. thượng: » 5t 
#\I Z {H ll. ? 2E HJ. 2P }H lí BB jT 
ll.. 5š 3ï 4 ìl .— Đừng để lão tăng 
gặp, bắt lại để khám nghiệm, nếu chẳng 
khé hợp thiển pháp sẽ nện cho gãy lưng. 
Chớ bảo ta chẳng nói.« 


























986 


TƯƠNG PHẬT CẦU PHẬT ï# {# >R { 





Tín Tâm Minh ghi: »#Z 3ï Ý JR.. fl 4 
}H ME. 8 ïí Ấ jRH. ft jế ® 3M. — 
Nói nhiều lo nhiều, càng chẳng khế hợp 
thiên pháp. Bặt nói bặt lo, chỗ nào cũng 
thông suốt.« 




















TƯƠNG ĐƯƠNG 3 š 

Coi là, coi như. Tiết Động Sơn Hòa thượng 
trong TĐT q. 6 ghi: »#? #., T7 ñ! 4 
l ti. 0l ïf mtM. H ñ8 f3 BÚ Bƒ 
R Í. lñ  H ÄẨHRH: 3# Ÿ 
Ùí. RỊ Jt ffF R; — Khổ thay! Khổ thay! 
Người học thời nay tất cả đêu như thế. Chỉ 
biết nô lệ người khác mà coi như được 
pháp nhãn thiển tăng. Phật pháp chìm mắt 
chính là đây vậy.« 
































TƯƠNG HOÁN ĐẢ THU THIÊN 38 
"& 4T #k T 

Thu thiên là cây đu, một trò chơi của trẻ 
con. Tương hoán đả thu thiên nghĩa là kêu 
gọi nhau chơi đánh đu; trong Thiền tông 
dụ cho cảnh giới vô tâm như trẻ con, hoặc 
dạo chơi cảnh tự tại tiêu diêu. Tắc 73, 
Thung Dung lục (Đại 48, 273 trung) ghi: 
Šf ìh #. fElÊ ñ 

C 3H Hà ‡J 4# F ) 

lữ 2? XE ñX {E Eũ I] 

»Tân mãn hiếu, tiện phùng xuân, 

(Tương hoán đả thu thiên) 

Túy bộ cuồng ca nhậm đọa cân«. 

»Mới mãn tang, gặp mùa xuân đến, 

(Gọi nhau chơi đánh ẩu) 

Ngắt ngưỡng ca ngông để rớt khăn«. 





























TƯƠNG KHÔNG MỊCH KHÔNG 
Mang Không tìm không. Phật giáo cho 
rằng muôn vàn sự vật trên thế gian bao 
gồm thân người đều là hư huyễn đều là 


không, vì thế còn hướng ra bên ngoàải tìm 
kiếm chính là »Mang không tìm không«. 
Mê ngộ bất nhị, thập tứ khoa tụng trong 
CĐTĐL q. 29 ghi: »lZ #4 3E ‡#š 7K ‹ 
ï JÈ tr j”. H14 ft ®Ÿi. 
Nỹ 2z“ MXH . HA Xñl ®S 8. 
lỊ 2 H"Ä đ HE HỆ. — Sóng nắng vốn 
chẳng phải nước, nai khát hót hải chạy 
cuồng. Thân mình giả dối chăng thật, 
mang không lại muốn tìm không. Người 
đời ngu mê quả mức, như chó sửa vang 
mặt trởi.« 





























TƯƠNG PHÁP CẦU PHÁP 3# 3 # 
3% 

Còn gọi: Tương đạo mịch đạo. Đem pháp 
tìm pháp. Tự tâm là Phật, Phật pháp không 
hai vì thế tâm chính là Pháp. Người ngu 
mê không biết lý này lại tìm pháp ở bên 
ngoài, nhà thiền gọi hành động đó là Đem 
pháp tìm pháp. Đại Châu ngữ lục q. hạ: 
»ùb 1š v4 /H lữ ⁄š 3K ŸŠ ‹ — Tâm là 
pháp, chẳng cần đem pháp tìm pháp.« 

Đại Thừa Tán của Bảo Chí Hòa thượng 
trong CĐTĐL q. 29 ghi: »|H lH| # ấT† #š 
À›¿ Tl l f4 X33. lã tt ññ 3 ñ) 
&:. H ‡\U 4 Ý .— Thế gian có 
vải người ngu, đem đạo tìm đạo, từn nhiêu 
nghĩa lý thêm rối ren, tự cứu thân mình 
chẳng xong.« 















































TƯƠNG PHẬT CẦU PHẬT 3# 35 ‡ 
#ỳ 

Đem Phật tìm Phật. Ý nói người ngu chẳng 
biết tâm mình là Phật mà hướng bên ngoài 
tìm cách làm Phật. Đại Châu ngữ lục q. hạ 
ghi: »4  fW. 4: H lữ 1È 4 1È. - 
Tâm là Phật, chẳng cân đem Phật tìm 
Phát.« 




















987 


TƯƠNG SƠN TỰ ÿ# IÌ # 





TƯƠNG SƠN TỰ 3# ›h ‡ 

Ở núi Tương Sơn, thành phố Tuân Nghĩa, 
tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Khoảng niên 
hiệu Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên 
sáng lập, gọi là »Hộ Quốc Tự«, sau bị hủy. 
Đời Thanh xây lại trên nền cũ đối tên là 
»Tương Sơn Tự«. Có tiền điện, trung điện, 
hậu điện và sương phòng trái phải,hành 
lang gấp khúc bao quanh. Hai bên sơn môn 
có 5 tòa tháp 7 tầng đều đặc sắc. Quận thủ 
Triệu Tôn Luật đổi tên chùa là »Song 
Tuyền Thiền Viện«. 


TƯƠNG TÂM CẦU TÂM 3# ®: # 
DNv 

Đem tâm tìm tâm. Ý nói mọi người tự có 
bảo tâm thanh tịnh, người sĩ mê lại hướng 
ra ngoài tìm lấy tâm nầy. Đoạn Tế Tâm 
Yếu: »il + XÊ 2 ĐH tú 98 H Èb P!. ỳb 
i44. Ñ Ñú "b. 4 ? “8 ƒñủ ‹ 
4M 4 đế bè ` ò. 1h 2®. H 
lí #8 HU. 1 {L RE Íf8 I§? — Biết tâm 
đạt cội nguồn nên gọi là Sa môn. Quả vị sa 
môn do dừng vọng tưởng mà thành, chẳng 
từ nơi học được. Hiện nay ngươi đem tâm 
tìm tâm bên nhà hàng xóm, chỉ định học 
lấy, có bao giờ được!« 


























TƯƠNG TÂM DỤNG TÂM 3# »› 


xù 
Đem tâm dụng tâm. Ý nói bản tâm thanh 
tịnh, tự có Phật tính, người mê lại vọng 
sinh ý nghĩ rơi vào tri giải. Thế là mê mất 
bản tâm. Tín tâm Minh ghi: »#? # Ít 
































TƯƠNG TÂM ĐÃI NGỘ ## s› # !# 
Đem tâm mong đợi ngộ. Cho bản tâm đối 
đãi với thiền ngộ, là biểu hiện của vọng 
tâm phân biệt, đối lập. Đáp trung thừa 
Trịnh Côn Nham trong HSLNMDT q. 1 
ghỉ: »X: 2? Ẩí 1b ff †R. BỊ M f 

















là. # &/EZE]RWX. ft #£ ñ #. 
7R ® 1E. ` £ f #8 f RE ù, Tế 














HH HỊ 1 WU H. -— Lại: Nếu đem tâm 
mong đợi ngộ, tức nó là gốc rễ của sinh tử. 
Đợi đến cùng kiếp cũng không thể ngộ, vì 
chẳng rõ chơn tâm hoàn toàn sạch hết mọi 
đối đãi, tưởng đâu riêng có việc này.« 





TƯƠNG TÂM TRÓC TÂM 3# s ‡t 


` 


` 
Đem tâm tìm bắt tâm. Đoạn Té Tâm Yếu 
ghi: »It JÈ, — 4b RỊ 4š ÚÈ, È ÉR Z /E 
Xí t7 2$. {1H Z + # JHJš 3%. 
k*x #^x. tứ 0 R UV bò từ 
ù.v Z5 ÖÐ) Ẫ J. ẤX + ÑŒƒS.. — Chỉ 
nhất tâm này tức là Phật, Phật cùng chúng 
sinh không có gì khác. Ngặt vì chúng sinh 
chấp tướng tìm bên ngoài, càng tìm càng 
mắt. Khiến Phật đi tìm Phật, đem tâm tìm 
bắt tâm, cùng kiếp hết đời đều chăng thể 
được.« 












































TƯƠNG THÂN 3 ##. 
Gần gũi, tiếp cận, phù hợp (thiền pháp). 
Tiết Dược Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 4 
ghi: Sư viết: »ỹ# ( †fí Jš # X# H ) lị 











»uủ—H † —-F"H Hi ñt {1L J& 
#? ŸJ HH: nề Fl = ñJ ý} 3. HỀ 




















Ä. R AHñØ@. 2# @ #2. % H 
# #. lt lù H!ù, BI ki. - 
Người trí tự tại vô tác, kẻ ngu dụng tâm tự 
trói. Pháp chẳng là pháp, vọng tự chấp 
trước cho là pháp. Đem tâm dụng tâm, há 
chẳng phải lầm lớn.« 




















H 7S #JIN UV, mg H #8 &x 
3. H# ƒ#%#j⁄t. %4 lế šl 2}. — 
Sự bảo: Hải (chỉ Bách Trượng Hoài Hải 
Thiển sư) sư huynh trong suốt một ngày 
dạy pháp gì cho đại chúng? Tăng đáp: Có 
khi dạy ngoài ba câu hãy tỉnh ngộ, có khi 





























o88 


TƯƠNG TỰ BÁT NHÃ 3l {tl  #? 





dạy ngoài su câu hãy lãnh hội, có khi nói 
nếu chưa được tông chỉ thiển hãy nương 
vào Liễu nghĩa giáo sẽ có phân gần gũi 
thiên pháp.« 


TƯƠNG THÂN XỨ 38 ði. & 

Nghĩa là cảnh giới thể đắc diệu đạo. 
Chương Vân Môn Văn Yên trong CĐTĐL 
q. 19 (Đại 51, 357 thượng) ghi: »† PÌ 27 
ff 3E — ñï *f ÂñJ MH lí À P«. ME ẤX 
†HÌ\U — lễ. HH H 5 HE ƒ ÑlN. 
%® # Tí 2Ð ñ† TH P1 dã. — Sở dĩ lập 
phương tiện buông ra một lời nứa cấu là 
mở lôi cho các ông vào. Việc này hãy sác 
qua một bên. Nếu ông đem hết sức ra để 
tham cứu thì đâu chẳng phải có ít cảnh 
giới thể đắc diệu đạo?« 






































TƯƠNG THÓA NHIÊU NHĨ BÁT 
THỦY 38 ## $* fï # 2 

Còn gọi: Tương mạ nhiêu nhĩ tiếp chủy. 
Tiếp nước cho ông phun nhau. Khi hai 
người tranh luận kịch liệt thì nước bọt 
văng tung tóc. Nếu nước bọt không đủ thì 
có thê phun nước để trợ giúp uy thế. Thiền 
tông thường dùng cụm từ này để chỉ dụ 
cho cảnh giới tự do tự tại không bị hạn 
cuộc câu nệ. Tắc 58, Bích Nham lục (Đại 
48, 191 hạ) ghi: »3š li Á LI ( 4H HỆ 8Š 
Â ï# /k. 1 B-l #4 ìl H: J# ). — Lấp 
bít miệng người (Tiếp nước cho ông phun 
nhau, ôi! Xâ-lê nói cái gìÌ?)%. 



































TƯƠNG THỐỔ TỰU THỐ 3# ## 3t 2 
Phóng lao phải theo lao. Tắc 32, Bích 
Nham lục (Tục 117, 162, hạ) ghi: »iI| Hồ 
f3 Ä. ñH fÑ fl TY. Xí ðñ Mii. H 
jš Äế _L RE l TẾ TL lề HÀ E „ Như 
tối gặp đèn, như nghèo được của, phóng 
lao phải theo lao. Thứ hỏi Thượng tọa 
































Định thấy cái gì mà lễ bái?« 


TƯƠNG THỨ 38 # 
Nghĩa là sơ suất, vội vàng. Tắc 54, Bích 
Nham lục (Đại 48, 186 hạ) ghi: »ẩil ll sà 




















#lI f[ bạ C 4 nƒ Eí MI fš ÿ. 3í ẩ 
7 #2 BI fE . lã| ấ* ‡H ⁄X # tU )‹ 





Lại hỏi chẳng biết sao quá hiểm? (Không 
thể cùn mù gậy đui, Tuyết Đậu té ra còn 
chưa biết, mà Xà-lê đã vội vàng bám lấy)«. 


TƯƠNG TỬ TƯỚC TỰU ĐỊA ĐẠN 
Xổ 2U # ök 3h ñỆ 

Bắn cin chim sẻ đã chết, dụ cho hành vi hết 
sức dễ dàng không có mảy may giá trị. 
Khiến người tức cười. Tiết Hưng Hóa Tồn 
Tương Thiền sư trong NĐHN q. lI ghi: 
»‡ 2 H lỗ ät #|.V & Tứ 2L ?# Mù Hh 
9H. NÙ SE ƒ ME †J? Ä% ® Ú§ tHíŠ 
ñH v X Mỹ #ú ƒ IHỊ TỶ 3 XH ][ s — Hóm 
nay ta hỏi vị khách mới đến như sau: Bắn 
con chỉm sẻ đã chết là bắn ngay trong ổ, 
đến khi ngươi nói ra được. Lại kêu to lên 
là bắn nó trong mây xanh.« 























TƯƠNG TỰ BÁT NHÃ 38 32 4# 3 

Trí huệ chân thật gọi là Bát-nhã. Tương tự 
Bát-nhã là chỉ cho trí giỗng như phải mà 
chăng phải, như: Tương tự thiền, tương tự 
Thiền đồ, tương tự ngôn ngữ... , những 
dụng từ thường thấy nơi ngữ lục Thiền 
tông. Tắc 7§, Bích Nham lục (Đại 48, 205 
thượng) ghi: »ïi Ấ f# &. 1 li #% 
#. f8 ft Ơi f4. TT ñẪẴ ñ f. SH it 
5 ® f8: DĐ ñn Đ  ƒ f & R 
*ỉ. 4í TỈ Đi f: X6 TH ÍM Tỉ. - 
Nếu ông ngộ rồi thì có thể an nhiên được 
vô sở hữu, ngàn muôn chẳng dính vào ông 
được. Vì thế nói rằng không có sở đắc là 
chân Bát-nhã, nếu có sở đắc là Tương tự 








n 





















































mu h 














o8o 


TƯƠNG VỊ #f šŠ 





Báảt-nhã«. 


TƯƠNG VỊ 3# ‡8 

Tưởng đâu, ngỡ rằng. Huệ Tịch ngữ lục 
ghi: »iš fñ 4 HH, ‡4È đế ñã 3 tú Ất PH 
ÑỊJ v 7ú 2 HH fE ‹ — Cái ông Thầy này, 
ta tường đâu đã bị giấy cũ chôn vùi, té ra 
vẫn còn đây.« 























TƯƠNG VỊ CHÚNG SINH KHỔ, 
CÁNH HỮU KHỔ CHÚNG SINH 
li Lx. #6 8% #3 

Tưởng đâu cái khổ của chúng sinh, ai đè 
lại có chúng sinh khổ. Ý nói trong khổ có 
khổ. Tiết Cảnh Thanh Đạo Phó Thiền sư 
trong NĐNN q. 7 ghi: »|ñ] {l: 2k JH 
H # #? EH: từ t lW Mĩ #‡. lữ 
H: jfÊäÑZ#/E?í. f7 #/E.- 
Sư hỏi tăng: Phía ngoài là tiếng gì? Tăng 
thưa: Tiến con rắn bắt Ễnh ương. Sư bảo: 
Tưởng đâu chúng sinh khổ, lại có kẻ khổ 
hơn chúng sinh.« 



































TƯƠNG VỊ HỒ TU XÍCH, CÁNH 
HỮU XÍCH TU HỒ 3# ‡Ä ở X4 %& # 
ñ +% ñ 

Tưởng đâu râu tên Hồ thì đỏ lại gặp tên Hồ 
đỏ râu, ý nói tưởng đâu mình mạnh thế mà 
còn có kẻ mạnh hơn. NĐHN q. 3 ghi: »8Š 
ì“ Wf[, ii Hũ — #. Bữ iä # # 
Hl: Jế ñ8 HH! 57K . 8 ff? ZR£5⁄iH. - 
Hoàng Bá bước đến gần tát sư (Thiên sư 
Hoài Hải) một tát. Sư vỗ tay cười nói: 
Tưởng đâu râu tên Hồ thì đỏ, lại gặp tên 
Hồ đỏ râu«. 


















































TƯỜNG KHIẾT 3# :# (1750-1825) 

Thiền tăng đời Thanh, họ Lưu, tự Chủ 
Vân, hiệu Bích Nham, người xứ Dư Hàng, 
Chiết Giang, Trung Quốc. Nối pháp Thiền 


sư Phúc Nghị, đời thứ 40 hệ Thanh 
Nguyên. Trụ trì chùa Diễn Giáo ở Quy An. 


TƯỜNG MẠI ## :Šš 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Hô Diên, tự 
Như Ý, người đời thường gọi sư là »Như Ý 
Thiền sư«, người xứ Thái Nguyên (nay 
thuộc Sơn Tây) Trung Quốc. Xuất gia năm 
lên 9, từng ở chùa Cam Tuyền Phổ Tế Bắc 
Bàn Sơn tại Kế Châu (nay là huyện Tế tỉnh 
Thiên Tân). Sư chuyên nghiên cứu sách 
trong đạo ngoài đời, yếu chỉ của 5 nhà 
trong Thiền tông, cái học của đạo Nho, 
giỏi văn chương. Sau đó sư trụ chùa Vân 
Phong núi Đạo Giả tại Đại Đô (nay là Bắc 
Kinh), vừa gặp lúc tranh luận kịch liệt giữa 
3 giáo: Nho, Phật, Đạo vào buổi giao thời 
cuối đời Tống-đầu đời Nguyên. Năm 1291, 
sư vâng lệnh Vua soạn »Biện Ngụy lục« 5 
quyền, đứng trên lập trường của Thiền 
tông chỉ bảy và quở trách Đạo giáo lập 
Thiên Tôn, lập kiếp vận niên hiệu, du hóa 
cửu thiền, hợp khí làm đạo v.v... đều là giả 
dối. Sách này được phô biến ở đời. 


TƯỜNG QUANG ## %. (1741-1830) 
Thiền tăng đời cuối Lê đầu Nguyễn, thuộc 
tông Lâm Tế đời thứ 42. Sư họ Nguyễn, 
quê ở bến đò Trình Viên, Hà Nội, miền 
Bắc Việt Nam. Thuở bé, sư đến chùa Vân 
Trai đảnh lễ Hòa thượng Kim Liên xin 
xuất gia. Sau khi được thu nhận là môn đồ 
ở chùa Vân Trai, sư rất cần mẫn tu tập. 
Đến lớn lên được thụ gIỚI Cụ túc xong, sư 
thường tu tập theo hạnh đầu-đà, tịch cốc 3 
năm, mỗi ngày ăn một bữa trong 6 năm. Cả 
ngày sư chỉ tụng kinh, lễ Phật nhiễu tháp 
và luôn thúc liễm thân tâm. Sư rất khiêm 
hạ, nếu gặp vị tăng nào đến là sư ra đảnh 
lễ, chẳng phân cao thấp. Kệ thị tịch: 


990 


TỲ LÔ THÁP El J§ ‡# 




















—% Á\ É 1 
—*% \ 1m SE 

=% A {7 #f IH 

JI SE A_—= j& Xĩ 3 

Nhất đẳng nhân tu vô vi pháp 

Nhị đẳng nhân phúc huệ song tu 
Tam đẳng nhân hành thiện trở ác 
Tứ đẳng nhân tam tạng tinh thông 


k4 ìš 











»Người bậc nhất tu pháp vô vỉ 

Người bậc nhì phúc huệ cùng tu 

Người bậc ba làm thiện chừa ác 

Người bậc bồn tam tạng tỉnh thông«. 
Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


TƯỞNG SƠN ## ›› 
X. Chung sơn. 


TỰU NGỮ TIẾP NHÂN #t ‡# ‡š ^. 
Căn cứ vào câu hỏi hoặc cơ ngữ của người 
học, thấy có lợi cho việc dẫn dắt, thiền sư 
mới chỉ dạy khiến cho họ khai ngộ. Đây là 
một thứ lập bày của nhà thiên. TÚ) Tắc 
ngữ lục q. 9 ghi: »ŸŸ | 2š ®ừ ñH ‡š ^ , 
lữ BÉ JÈi 1J.. — Tông Tào Động tựu ngữ 
tiếp nhân, tùy cơ ứng vật«. 


TỰU THÂN ĐẢ KIẾP ät # ‡r # 

Trả đũa. Tắc 7, Bích Nham lục (Tục 117, 
135, hạ) ghi: »{k Bš JHữ tị. #Ä É§ 8l ‹ 
Mì 4 †[ ð). — Thoát khỏi khuôn mẫu, 
đem nhân bánh bằng sắt để trả đũa«. 





TỰU THỦ št # 
Thuận tay. Lâm TẾ ngữ lục ghi: »ửï 3Š f% 




















ju BR 2: H iä ñ. sài F A 3h HH 
Sš Eà Hll 3% F '# ƒ3 5š tu: BH ÍF 
J# JI É 3È HI + 34. - Hoàng Bá dựng 

















đứng cây cuốc, bảo: Chỉ một cái này, tắt 
cả mọi người trong thiên hạ đêu nhắc lên 


không nồi. Sư liền thuận tay giựụt lấy cây 
cuốc, đưa lên nói: Tại sao báy giờ ở trong 
tay con?«. 


TỰU THƯỢNG 3t + 

Ngay tại chỗ. Tiết Thiên Đồng Liễu Phác 
Thiền sư trong NĐHN q. 18 ghi: 
lá Tý 4 dị 1J 

l f3 IỊ Ihị ®Š 

= Ƒl ñ H # 

BỊ. L †ƒ Z Xã 

»Điện tích lão xi vật 

Văn đắc ha ha tiếu 

Tam môn trắc nhĩ thính 

Tựu thượng đả chi nhiễu«. 

»Cây đòn dông ngu dốt 

Nghe được cười hô hồ 

Cổng tam quan lắng nghe 

Đi loanh quanh tại chỗ«. 


TỲ-DA LÃO CỔ CHÙY # #£ # +% 
3É 

Chỉ cho cư sĩ Duy-ma ở nơi thành Tỳ-da- 
ly. Lão cổ chùy là chỉ cho Thiền sư lão 
luyện. Tắc 6, 7hung Dung lục (Đại 48, 231 
thượng) ghỉ: »ã# Z TE W. #ñ #ˆ Bí 
lä + †E 58. 1U RE ñÊ? H 
nh ĐH 2x Pu ko di TH ĐH j vn 
2. HỜN È BÉ, 3E HC 4$ BÍ j£ Ú 
HH. HE S tý Hồ Z tí ?. Em: 
mà làm thành bệnh, hãy xem các bậc 
Thánh trước kia. Lấy bệnh đề trị bệnh, hẳn 
là người nào? Đầu bạc đâu xanh đều là 
những đứa con làm nên nhà cửa. Câu Hữu 
câu Vô thảy là cơ pháp cắt đứt vọng tưởng. 
Rành rành cắt đứt chót lưỡi mọi người, 
đáng cuời thay lão Duy-ma lão luyện«. 






























































TỲ LÔ THÁP # # 3# 
Còn gọi: 7ừ Ván Tháp, Chân Thân Tháp. 


991 


TỲ LÔ THIỀN TỰ E /§ #š # 





Năm trên sườn núi phía tây chùa Tứ Tổ núi 
Phá Ngạch, cách trung tâm huyện Hoàng 
Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc 15km về 
phía tây. Là mộ tháp của Tứ Tổ Đạo Tín 
được xây vào niên hiệu Vĩnh Huy thứ 2 
(651) đời Đường. Sườn núi bằng phẳng 
như sân phơi, tháp được xây trên đó bằng 
gạch đá mô phỏng kết cấu gỗ, theo kiểu 
đình mái chồng, cao khoảng I5m. Phía 
dưới là nền đài rộng 10m, sâu 9,5m gần 
thành hình vuông. Trên nền đài xây một 
tòa Tu-di cao lớn điêu khắc những hoa văn 
cánh sen đường nét thô thiền. Ba mặt đông 
tây nam của thân tháp xây cửa vòng cung 
hoa sen mở ra rộng thoáng, dưới mái tô 
điểm bằng đấu củng, xà nhà, rường nhà 
khắc gạch mô phỏng theo cấu kiện gỗ. Còn 
có khảm gạch có khắc chữ, phía trên có 
khắc danh hiệu chư Phật. Đỉnh tháp là một 
vòm cầu hình trứng, đây là hình thức hiếm 
thấy trong tháp cổ. Tháp này trong tròn 
ngoài vuông, hình dáng vững vàng, khí thế 
hiên ngang. 


TỲ LÔ THIỀN TỰ % # 3# 3 

Ở Hậu Lý, tỉnh Đài Loan, Trung Quốc. 
Vọng tộc Phong Nguyên là Lữ Hậu Am 
lúc sinh tiền thích làm việc thiện hay bố 
thí, sùng tín Phật pháp. Sau khi ông tạ thế, 
vợ của ông là Lâm Thị ngộ trần thế vô 
thường, bèn cho bốn người con gái: Diệu 
Trần, Diệu Quán, Diệu Thức, Diệu Trạm, 
và hai người cháu gái là Diệu Bồn, Diệu 
Thiên lễ Hòa thượng Giác Lực chùa Pháp 
Vân ở Đại Hồ làm thầy, cùng lúc xuất tiền 
bạc khởi công xây dựng đạo tràng. Chùa 
cất xong đặt tên là »Tỳ Lô Thiền Tự«, Hòa 
thượng Giác Lực làm trụ trì khai sơn. Sau 
khi ngài tịch, do Diệu Trần, Diệu Thức kế 
nhiệm. Năm 1955 do Diệu Bản kế nhiệm 


trụ trì. 


TỲ-NI-ĐA-LƯU-CHI w #. ở 
(?-594) 

Thiền tổ thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi, người 
Nam Thiên Trúc (Nam Án Độ) dòng Bà- 
la-môn tên VinTtaruci. Thuở nhỏ đi khắp 
miền Tây Trúc (Tây Án Độ) để tham khảo 
Thiền tông, nhưng cơ duyên chưa gặp, nên 
sư lại sang Đông Nam. Sư đến Trường An, 
Trung Quốc vào niên hiệu Đại Kiến thứ 6 
(574) đời Trần Tuyên Đế, gặp thời Chu Võ 
Đề phá diệt Phật pháp, sư lại phải sang đất 
Nghiệp (Hồ Nam). Lúc ấy, tổ Tăng Xán 
đang mang y bát ở ẩn trong núi Tư Không, 
bỗng nhiên sư tìm gặp được Tổ; sau khi 
được tâm ấn, sư từ biệt Tổ sang Quảng 
Châu trụ trì tại chùa Chế Chỉ. Thời gian 
sáu năm ở đây, sư dịch xong bộ kinh 
»Tượng Đầu Tinh Xá« chữ Phạn ra chữ 
Hán. Đến niên hiệu Đại Tường thứ 2 (580) 
đời Chu, sư sang Việt Nam trụ trì tại chùa 
Pháp Vân (Hà Đông). Nơi đây, sư dịch 
xong bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng 
Tổng Trì. Niên hiệu Khai Hoàng thứ 14 
(594) đời Tùy, sau khi truyền pháp cho 
Pháp Hiền xong, sư chắp tay thị tịch. Pháp 
Hiền làm lễ hỏa táng, lượm xá-lợi năm sắc, 
xây tháp cúng dường. Về sau, vua Lý Thái 
Tông có làm bài kệ truy tán: 

ÑI 5 Bị 2 BỊ. lũ #ï A đi lữ 
JE EH ññ Đù PE. Xã f —- lò MỸ 


La 






































th th ð llU H . 2 2  # 
fị Hš % ‡H hÀ v TM 5R ññ # % 








Sáng tự Nam lai quốc. 
Văn quân cửu tập thiền 
Ứng khai chư Phật tính 
Viễn hợp nhất tâm nguyên 
Hạo hạo Lăng-g1à nguyệt 
Phân phân Bát-nhã liên 


992 


TY KHỔNG LIÊU THIÊN § ƒL 3# Z 





Hà thời hạnh tương kiến 
Tương dữ thoại trùng huyền 
»Mở lối nước Nam đến 
Nghe sư giỏi tập thiển 

Mở bày chư Phát tính 

Xa hợp một nguồn tâm 

Nực rỡ Lăng-già nguyệt 
Ngào ngạt Bảt-nhã sen 

Bao giờ được gặp mặt 

Cùng nhau luận đạo huyên« 
Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


TỶ w 

Vốn, xưa nay. Phần Dương ngữ lục q. 
thượng ghi: »‡È LƯ ÄX #2R Bị F. {4k 
1M HƑ¿ — Ta vốn muốn ở nơi suối rừng, 
nương chúng qua ngày«. 


TỶ LAI w #& 

Vốn là, sẵn có. Tiết Triệu Châu Hòa 
thượng trong TĐT q. 18 ghi: »lš 3: ñ8 Ì: 
3í. HỊ 7Í Rš HH "H 2 3E. Bš 3: HH: 
W.#% ñ8 L 3t. lễ ññ : HH 2 #E. — 
Viện chủ thỉnh thượng đường, sư thăng tòa 
xướng bài ca tụng đức tướng của Phái. 
Viện chủ nói: Vốn là thỉnh thượng đường, 
cải này là bài ca tụng Nhự Laï«. 














TỶ KIM + 

Bây giờ. Tông Môn Võ Khô ghi: »‡4È E ⁄¿ 
*H JMỊ 4 #ñ H ` L, 4- 41 ĐH HỆ #M [3 
— Ta với ông chia tay vừa hơn một tháng, 
bây giờ gặp nhau thì thế nào?« 


























TỶ TOẠI )È :#ý 

So sánh. Tiết Sơ Sơn Khuông Nhân Thiền 
sư trong NĐHN q. 13 ghi: »8ễ f⁄ HÈ { f# 
‡h ðä., 3% Bề #4 1+ [Í 7# #. - Dù 


ngươi như Hùng Tín đỡ được ngọn giáo, 





























nhưng vẫn còn thua hơn Tân Vương trăm 
bước«. 

Cũng gọi Tỷ tỉnh LÈ. 3£. Pháp Diễn ngữ 
lục q. trung ghi: »Y #t # ƒ Hí # Jš. 
#$ ðñ Sỹ HỨ ñữ 1D JÄi. H đồ k BH ft HL 
3F. I2 44 L # ñổế % ‹ - Bé gái ở đợ 
vẽ lông mày trước đài gương cong, nói lời 
nh ngu ngốc, tự cho rằng gương mặt 
người đẹp khó sánh (với bé), trên giả lại 
còn treo chiếc áo lụa.« 











TY KHỔNG # 4L 

Lỗ mũi, dụ chỉ chỗ then chốt của việc tham 
thiền, con đường đốn ngộ. Như Tịnh Tục 
ngữ lục ghỉ: »# 1 bù ^% lR li {lv ff 
 #t 5 4L. líU ø8 ?i ø8 RỊ. ® ŸŠfl ƒR 
HẶX.. — Lão tăng xem thấy các bậc thầy 
ngày nay đều không có lỗ mũi mà hay khoe 
danh khoe lợi, chưa từng thôi nghứ«. 









































TY KHỔNG ĐOAN CHÍNH # 
1E 

Lỗ mũi ngay ngắn. Thiền tông muợn hình 
tượng này để chỉ cho người tỏ ngộ được 
pháp thân một cách triệt để. 7hiển Lâm 
Bảo Huấn q. 3 ghi: »H] #Ê š? 3# BÉ #J 4 
®h ?5 TÈYM. ‡Ê # ĐỊ lằ Z El: sả 
tụ Z. Z1 5 {L 3D 1E lã f#.. 12 
Hƒ PC] Jt f8 Hồ . — Dụng Điệt là người 
luôn luôn thanh liêm kiệm ước, không thắp 
đèn dâu của thường trụ. Hoa Điệt thấy thể 
nói bỡn rằng: Một ngày kia ông làm 
Trưởng lão, cân phải là người có lỗ mũi 
ngay ngắn mới được, đâu thể lấy việc nhỏ 
này làm chỗ sở đắc vậy w?« 


#L 35 


















































TY KHỔNG LIÊU THIÊN # 
X 

Lỗ mũi chọc trời, chỉ cho người triệt ngộ. 
Gia Thái Phổ Đăng lục q. 28 ghi: 


3L ‡# 


993 


TY NỊCH ĐẦU HỎA 3# ÿð ‡‡ ;k 





ñẻ ZxX JH #¿ PH Jfế lãi 

sà 4L 3# 2 T lÃI fT 

»Nhãn không tứ hải tứ tung hoành 

Ty khống liêu thiên tín cước hành«‹. 

»Mắt trùm bón biển dọc ngang, 

Mũi xuyên trời thắm bước chân vững 
vàng«. 











TY NỊCH ĐẦU HỎA ‡# #4 ‡#‡ X 
Tránh chết chìm lại bị chết cháy, tỷ dụ cho 
tâm thủ xả chưa trừ, từ cực đoan này sang 
cực đoan khác. Chương Chứng Đạo Ca 
trong CĐTĐL q. 30 ghi: 

#š 11 Z ZZ JM 7F #Ä 

l8 ÚH M ð8 llỊ #¿ 

»Khí hữu trước không bệnh diệc nhiên 
Hoàn như ty nịch nhi đầu hỏa«. 

»Bỏ có, níu không, bệnh vẫn nguyên, 
Khác nào trồn nước sa vào lửa«. 


U 


























U CHÂU KHÔNG  ÿ| # 
Thiền sư Đàm Không là người xứ U Châu 
(nay là Bắc Kinh), người đời gọi là »U 
Châu Không«. X. Đàm Không. 


U THÊ TỰ # 1 ‡ 

Chùa nằm cách Phật Quật Tự trong núi 
Nam Tổ Đường, huyện Giang Ninh, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc 8km, được xây 
dựng khoảng niên hiệu Đại Minh (457- 
464) đời Lưu Tống. Vào niên hiệu Trinh 
Quán thứ 18 (644) đời Đường, ngài Pháp 
Dung dựng thiền thất ở dưới gộp núi phía 
bắc của chùa và ấn tu nơi đó. Sau khi ngài 
thị tịch, môn nhân xây tháp tại đây. Về sau 
chùa được đổi tên là: Tổ Đường Tự, Diên 


Thọ Tự. Sau đó lại dùng tên cũ »U Thê 
Tự«. Các vị: Trí Oai, Huệ Trung, Huyền 
Tố đều ở chùa này. Niên hiệu Khang Hy 
thứ 6 (1667) đời Thanh, chùa được trùng 
tu. Bên trái chùa có Tổ động, tương truyền 
là chỗ ngài Pháp Dung hàng phục rắn thần. 
Mé sau chùa có: Hiến hoa nham, tương 
truyền là chỗ trăm con chim dâng hoa khi 
ngài Pháp Dung giảng kinh Pháp Hoa. 


UNG CHÍNH NGỰ TUYỂN NGỮ 
LỤC 7Š # #t ‡ễ 3ã ¿ 
X. Ngự Tuyển ngữ lục. 


UNG HY TỰ ?# # ‡ 
Chùa Chi Đề vào đời Tống gọi là Ung Hy 
Tự. X. Chi Đề Tự. 


ÚNG TRUNG TẨU MIẾT # %# #& 
L3 


Còn gọi: Ứng rung tróc miết. Con ba ba 
chạy trong lu, chỉ cho việc làm dễ dàng, 
năm chắc trong tay. Tắc 13, Thiền sư 
Cương Nhuyến đáp thư của thiền nhân 
trong Thiển Quan Sách Tiến ghi: »Ấ& L| 1H 
% 3# # JHÍ. #l § J Hỹ. 4 Tí 
ZE !†!Ò 1E 3#... — Trọn ngày như kẻ ngây 
khờ. Khi thời tiết đến, không còn sợ con ba 
ba chạy trong lu«. 








UẨN KHÔNG # # 
Hiệu của Thiền tăng Thường Trung đời 
Minh. X. Thường Trung. 


UẨN NĂNG #š #È 

Thiền tăng đời Tống, họ Xương, hiệu Huệ 
Mục, người xứ My Châu (nay là huyện My 
Sơn tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc. Thuở 
nhỏ sư theo Nho học, nghiên cứu nhiều 
kinh điển. Năm 22 tuổi, trong lúc đối chiếu 


994 


UYỂỂN LĂNG LỤC Zð #š $# 





sách, sư chợt xem được sách thiền, giống 
như có sở đắc, liền xuất gia. Ban đầu sư 
tham vấn Thiền sư Bảo Thắng Trừng Phủ, 
chăng khế hợp; sư liền đến Kinh Hồ tham 
khắp các bậc đại đức. Cuối cùng sư tham 
Thiền sư Đại Quy Xuân và đắc pháp. Sư 
từng đối cơ với ngài, khi ngài hỏi về nhân 
duyên thâu kiếm, sư trả lời rất hợp với ý 
chỉ, Thiền sư Xuân cười nói: »Ba mươi 
năm qua ta cưỡi ngựa, hôm nay bị lừa đá«. 
Từ đó, sư nổi tiếng. Sau khi trở về Tứ 
Xuyên, đầu tiên sư trụ trì chùa Báo Ân, rồi 
dời về chùa Trung Nham trụ trì trên 30 
năm, thuyết pháp chắng chịu cho người ghi 
chép; lúc lâm chung sư viết kệ xong, ngồi 
thị tịch. 


UẨN THÔNG ##š ## (965-1032) 


Thiên tăng đời Tống, họ Trương, người xứ 
Nam Hải (nay là Quảng Châu) _ Trung 
Quốc. Sau khi xuất gia, sư tham vấn ngài 
Bách Trượng Đạo Thường rồi tham Thủ 
Sơn Tỉnh Niệm được đại ngộ và nối pháp 
ngài, thuộc tông Lâm Tế. Sau đó sư du 
phương tham vấn các ngài: Động Sơn Thủ 
Sơ, Đại Dương Cảnh Huyền, Trí Môn Sư 
Giới. Niên hiệu Cảnh Đức thứ 3 (1006), sư 
trụ Thạch Môn Sơn, Tương Châu (nay là 
huyện Tương Phản, tỉnh Hồ Bắc). Niên 
hiệu Thiên Hy thứ 4 (1020), sư đời đến trụ 
trì Thái Bình Hưng Quốc Thiền Tự ở núi 
Cốc Án. Đồ chúng của 2 chùa đông hơn 
ngản người và sư còn giao du với các vị 
như: Hàn lâm Dương văn Ức. Thụy hiệu: 
Từ Chiếu Thiền sư. Phò mã Lý Tuân Úc 
soạn văn bia cho sư. Tác phẩm: Thạch 
Môn Sơn Từ Chiếu Thiên sư Phụng Nham 
tập Ì quyền. 


ỦY TÂM £ s: 

Dốc lòng. Thượng sĩ Hành trạng trong 7u 
Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: »Ã 1 3í 
1l lế Tí Hl 9% HD. 2 4ò Äf Z ‹ — Ngài 
đến tham vấn thiên sư Tiêu Dao ở tỉnh xá 
Phúc Đường, lãnh hội được yếu chỉ, dốc 
lòng thờ Tiêu Dao làm thây«. 

















ỦY TẤT £ & 
Biết. Như Tịnh ngữ lục. q. thượng ghi: »‡R 





RE đá. jMl fj % "8? Xã TH 2 
J#? — Nạp tăng tôi ở chôn núi rừng làm 


sao tuyên bày với đức vua? Có biết cho 
chăng?« 


ỦY THUẬN £ !Iä 

Tạ thế. Tiết Nhị Tổ Huệ Khả Đại Tổ Thiền 
sư trong NĐHN q. 1 ghi: »‡H lâ #Ä 2 
Wä. 3 RE 5 ñH Z lã lñ. HE — H 
h ĐÃ › — Tổ, vui vẻ tạ thế, bậc thức giả 
cho rằng Tổ trả nợ kiếp trước, năm ấy Tổ 
được 107 tuổï«. 





ỦY ỦY TÙY TÙY % 3% I# Rš 
Dáng vẻ uê oải, thấp hèn. Lâm Tế kề lục 
ghi: »l 2#? 3X ƒ$ ñHÈX. Eí Z1 8 ÄX 











S “Púị HN. 2ï % 2 Bữ Bũ HH. RỊ 
{lÄ (U. — Nêu ông muốn được như pháp 


thì cần phải là bậc đại trượng phu mới 
được; còn nêu tháp hèn uê odi thì không 
thể được«. 


UYÊN HỒ # Š ð 
Hiệu của Thiền tăng Diệu Dụng đời Minh. 
X. Diệu Dụng. 


UYỂN LĂNG LỤC #, l$ # 

Gọi đủ: Hoàng Bá Đoạn Tế Thiên sư Uyễn 
Lăng lục. Còn gọi: Đoạn 1é Thiên sư Uyễn 
Lăng lục. Sách, 1 quyền, do Bùi Hưu biên 


995 


ỨNG AM ĐÀM HOA THIỀN SƯ NGỮ LỤC }È Jš # # 3# li š§ # 





vào đời Đường, được xếp vào Đại Chính 
Tạng tập 48, trang 384. Nội dung bao gồm 
những mâu đối thoại giữa Hoàng Bá Hy 
Vận và các vị như Bùi Hưu lúc ở Uyễn 
Lăng về cơ duyên Tông thừa. Hy Vận kế 
thừa tư tưởng »Tức tâm tức Phật« của Mã 
Tổ Đạo Nhất, ra sức đề xướng thuyết 
»TIâm tức là Phật« chẳng hạn như: »Tâm 
ông là Phật. Phật tức là tâm. Tâm Phật 
chăng khác«. Tư tưởng »Tâm Phật nhất 
như« này, có thể thấy nhiều chỗ trong 
Uyễn Lăng lục. 


ỨNG AM ĐÀM HOA THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC /#š #š š 3È Z# Éñ ‡# 

Còn gọi: Ứng Am Hòa thượng ngữ lục. 
Ngữ lục, 10 quyên, do Ứng Am Đàm Hoa 
soạn vào đời Tống, các vị Thủ Thuyên... 
biên, được ấn hành vào niên hiệu Càn Đạo 
thứ 2 (1166) đời Tống, sau đó được xếp 
vào 7c Tạng kinh tập 120, trang 804. 
Quyền 1-6: ngữ lục của 14 hội thuyết pháp 
khi Đàm Hoa ở thiền viện Diệu Nghiêm, 
Thiên Đồng Cảnh Đức Thiền Tự v.v... 
Quyền 7-9: Pháp ngữ, Thư. 

Quyền 10: Tụng cổ, Chân tán, Kệ tụng, 
Phật sự. 

Cuối quyền 10 có phụ lục Tháp minh, TẾ 
văn, Tùng Nguyên Hòa thượng Phổ thuyết. 


ỨNG CÀN /š # (1034-1096) 

Thiền tăng đời Tống, họ Bành, người xứ 
Bình Hương (nay thuộc tỉnh Giang Tây) 
Trung Quốc. Sau khi xuất gia và thụ giới 
cụ túc, sư đi tham vấn khắp nơi, đến ngài 
Đông Lâm Thường Tổng thì sư đại ngộ và 
nối pháp ngài, thuộc phái Hoàng Long 
tông Lâm Tế. Niên hiệu Nguyên Phong thứ 
3 (1080), trong thời gian Thường Tổng trụ 
trì chùa Đông Lâm ở Lô Sơn, sư kế vị trụ 


trì Bảo Phong Thiền Viện ở Lặc Đàm. 


ỨNG CƠ #š 1X 

Còn gọi: Phát dụng. Ra tiếp hóa cứu giúp 
mọi người, chẳng hạn như làm Trụ trì... 
sau khi kiến tính triệt để. Chứng Đạo Ca 
của Thiền sư Huyền Giác ghi: 

4ự f2. HỊ #t đã 

Äl  Jề lễ ẤX % Tà 

= 3 HỊ #i fủ 1 lR 
J\ ## 7S 3l sò Hh HỊ 
»Vô giá trân dụng vô tận 

Lợi vật ứng cơ chung bắt lận 
Tam thân tứ trí thê trung viên 

Bát giải lục thông tâm địa ấn«. 
»Châu báu vô giá dùng chẳng hết 





















































Cửu giúp mọi người không sẻn tiếc 
Ba thán bốn trí thê tròn nguyên 
Tám giải sảu thông tâm ân hiệp«. 


ỨNG CHÂN # š 

Thiền tăng đời Đường. Sư thờ Nam Dương 
Quốc sư Huệ Trung làm thầy. Sau khi Huệ 
Trung tịch, sư ra hoằng pháp trụ Đam 
Nguyên Sơn ở Cát Châu (nay là huyện Cát 
An, tỉnh Giang Tây) ngày giỗ của Huệ 
Trung, sư thiết trai cúng dường, có một vị 
tăng hỏi: Quốc sư có đến không? Ứng 
Chân đáp: Chưa đủ tha tâm thông. Tăng 
còn hỏi: Còn bày việc thiết trai để làm gì? 
Sư đáp: Không bỏ thế đề. 


ỨNG ĐOAN /Š 3# (1069-1129) 

Thiền tăng đời Tống, họ Từ, người xứ 
Hồng Châu (nay là huyện Nam Xương, 
tỉnh Giang Tây) Trung Quốc. Thuở nhỏ, sư 
nương ngài Thiện Tự ở chùa Hóa Độ xuất 
gia, tỉnh thông yếu chỉ Hoa Nghiêm. Sư 
từng tham vẫn ngài Chân Tịnh Khắc Văn, 
nhưng cơ duyên chẳng khế hợp. Sau đó sư 


996 


ỨNG KHÁCH THỊ GIÁ ƑÈ #% £ :š 





tham vấn ngài Linh Nguyên Duy Thanh ở 
Hoàng Long, được ấn khả và nối pháp 
ngài, thuộc phái Hoàng Long, tông Lâm 
Tế. Khoảng niên hiệu Kiến Viêm (1127- 
1130) sư trụ chùa Pháp Luân. 


ỨNG HUYỆN MỘC THÁP /š #4 + 
3+ (283) 

Còn gọi: Phát Cung Tự Thích-ca Tháp. Ö 
trong chùa Phật Cung, phía tây bắc trong 
thành huyện Ứng, tỉnh Sơn Tây, Trung 
Quốc. Chùa Phật Cung vào đời Kim 
Nguyên gọi là »Bảo Cung Thiền Tự«, quy 
mô rất lớn. Bảo Cung Thiền Tự vào đời 
Kim có đất đai hơn 40 khoảnh. Đời Minh 
Thanh về sau quy mô của tự viện bị thu 
hẹp, chỉ còn 9 gian Đại điện, Sơn môn, 
Chung cổ lâu và vài Tăng phòng. Niên 
hiệu Đồng Trị thứ 5 (1866) về sau, 9 gian 
Đại điện cũng bị hủy, chỉ còn tháp gỗ. 
Tháp gỗ huyện Ứng xây vào niên hiệu 
Thanh Ninh thứ 2 (1056) đời Liêu, Hòa 
thượng Vi Điền phụng sắc quyên góp xây 
cất tại trung tâm phía trước chùa, Đại điện 
ở phía sau, g1ữ gìn hình thức bồ cục tự thấp 
của thời kỳ đầu lấy tháp làm chủ. Tháp 
hình bát giác, tường bên ngoàải thân tháp Š 
tầng, chen lẫn có tầng ngầm 4 bậc, trên 
thực tế là 9 tầng. Tháp cao 67m, tầng đáy 
đường kính 30m, là kiến trúc bằng gỗ cổ 
xưa nhất, cao lớn nhất ở Trung Quốc. Tháp 
xây trên cái bệ đá 2 tầng cao 4m. Trong 
ngoài thân tháp hai chiếc trụ đứng tạo 
thành kết cấu mô phỏng theo kiểu ống hai 
tầng, đầu trụ và chân trụ đều có cấu kiện 
thủy bình. Trong tầng ngầm số lượng lớn 
chọn dùng chống nghiêng tương đương với 
khuyên lương ngày nay để tăng cường tính 
chỉnh thể của tháp gỗ. Mặt nam tầng thứ 1 
của tháp có cửa mở, nghĩnh môn có tượng 


Phật Thích-ca cao khoảng 10m, phần đỉnh 
có phần trang trí tỉnh mỹ hoa lệ. Trên vách 
tường có vẽ một bức Như Lai Phật tượng, 
tỷ lệ thích hợp, sắc thái tươi đẹp. Phi thiên 
hai bên Như Lai lại càng sinh động hoạt 
bát. Tầng thứ 3 thân tháp có 4 tượng Phật 
khắc gỗ nhìn ra 4 phía. Ở giữa tầng thứ 5 là 
tượng gỗ Phật Thích-ca ngồi kiết già, § Đại 
Bồ tát chia ngồi § phương, bố cục vừa tài 
tình vừa khéo léo. Lợi dụng lòng tháp 
không có không gian rộng lớn của tầng 
ngầm mà bố trí tượng đắp để tăng cường 
trang nghiêm Phật tượng, là mẫu mực của 
sự kết hợp giữa kết cầu kiến trúc với nghệ 
thuật kiến trúc. Niên hiệu Chí Trị thứ 3 
(1323) đời Nguyên, vua Nguyên Anh Tông 
đến Ngũ Đài Sơn khi đi qua Ứng Châu 
tùng lên tháp này. Niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 
4 (1406) đời Minh khi Minh Thành Tổ bắc 
chỉnh cũng từng lên tháp này, và viết tắm 
biển »Tuấn Cực Thần Công«. Niên hiệu 
Chính Đức thứ 3 (1508) Minh Vũ Tông lúc 
đãi yến tiệc trên tháp có đề tắm biển 
»Thiên Hạ Kỳ Quan«, hiện tại còn treo 
dưới mái tháp tầng thứ 3,4. Gần ngàn năm 
qua tháp gỗ này bị nhiều lần địa chấn dữ 
dội, nhưng vẫn đứng sừng sững bất động, 
nói lên được năng lực kháng chấn rất 
mạnh. Năm 1974 lúc duy tu tháp này phát 
hiện kinh quyên và bức họa Phật tượng 
lồng màu bằng bảng gỗ. 


ỨNG KHÁCH THỊ GIẢ /È # 1# 3 
Thị giả hầu chuyện tiếp khách, là 1 trong 6 
vị thị giả của Hòa thượng Trụ trì. Điều Lục 
Thị Giả, môn Chức Vị trong Thiền Lâm 
Tượng Khí tiên ghi: »Sư Trụ trì có 6 vị thị 
giả: 

1. Cân bình thị giả: Thị giả chuyên lo về 
khăn lau và ông nhô. 


997 


ỨNG PHU ƒÈ %4 





2. Ứng khách thị giả: Thị giả tiếp khách. 

3. Thư lục thị giả: Thị giả ghi chép. 

4. Y bát thị giả: Thị giả chuyên lo về y và 
bát. 

5. Trà phạn thị giả: Thị giả chuyên lo về 
cơm nước. 

6. Cán biên thị giả: Thị giả giỏi về việc lo 
toan sắp đặt công việc«. 


ỨNG PHU /§ &% 

Thiền tăng đời Tống, họ Tưởng, người xứ 
Trừ Châu (nay thuộc tỉnh An Huy) Trung 
Quốc. Ban đầu, sư vào Thiền viện Bảo 
Ninh ở Giang Ninh (nay là Nam Kinh) 
xuất gia, và thụ giới Cụ túc. Sau đó yết 
kiến Thiên Y Nghĩa Hoài, được tông yếu 
của Vân Môn, nối pháp ngài, thuộc tông 
Vân Môn. Sư từng trụ các nơi: Cam Lộ 
Thiền Viện ở Nhuận Châu (nay là huyện 
Trấn Giang, tỉnh Giang Tô), Trường Lô 
Sùng Phúc Thiền Viện ở Chân Châu (nay 
là huyện Nghĩ Trưng tỉnh Giang Tô). Hiệu: 
Quảng Chiếu Thiền sư. Đệ tử nối pháp có 
25 vị như: Trường Lô Tông Trách, Tuyết 
Đậu Đạo Vinh, Huệ Nhật Trí Giác v.v... 


ỨNG THUẬN VƯƠNG #š !§ # 

Thiền nhân cư sĩ, đời cuối Lý đầu Trần, 
thuộc dòng Vô Ngôn Thông, đời thứ 15, 
nối pháp Thiền sư Tức Lự. Ông tên Đỗ 
Văn, quê phường Hoa Thị, kinh đô Thăng 
Long, miền Bắc Việt Nam. Tính tình 
khoáng đạt không chịu theo đuổi việc đời. 
Ban đầu làm chức Chiêu Mục trong triều, 
sau lên hàng Trung phẩm Phụng ngự. Khi 
rảnh việc, ông, học thiền, sưu tầm cùng tận 
ý Tổ, thấu suốt Tâm tông. Ông làm đệ tử 
Thiền sư Tức Lự ở chùa Thông Thánh. Sau 
khi được ngài Tức Lự truyền tâm ấn, ông 
là người tai mắt trong tùng lâm, đồng loạt 


với Quốc sư Nhất Tông và các Thiền sư: 
Tiêu Dao, Giới Minh, Giới Viên... Theo: 
Thiên sư Việt Nam của HT. Thanh Từ. 
ƯỚC #3 

I1. Động tác ra hiệu bảo người lui ra phía 


sau hoặc bảo người dừng lại. Minh Giác 


ngữ lục q. 2 ghi: »ƒ8 lñ] ?Z — Ñ . 3 R 



































Z M d. {1# ® 0ú ft. hñị ĐI ‡È RE 
†lñ 3 1Ä xã: Bị H †[ l Bỗ #í 3š HH ‹ 
{Ị z4: 3# HÍ ð[ HH. BÚ 7R ẤJ +: d 




















#íf 3Š ⁄.. — Lại hỏi người thứ hai rằng: 
Tìm bạn phải giỏi hơn mình, nếu giống 
như mình thì cũng bằng không. Sư lấy cây 
gây chỉ vị Tham đâu, nói: Vì sao ngươi 
theo cái thùng sơn này? Tăng nói: Con 
mới thụ giới. Sư làm động tác bảo ông 
tăng dừng lại rồi nói: Qua bên này đứng!« 
Tiết Kính Sơn Tông Cảo Thiền sư trong 
NĐHN dq. 19 ghi: »⁄¿ 4 2®. 3% ÿÿ HH 5 
7ú Xi lili Hị ZK .. JÊ lñ] ‡È ®IJ Eỹ ñII 
f[? lữẴỦ El: lí ŸŠ #7. HẠ †ñ j3 & 
Rs X". 1! ®! R78 M 
lj ., Ã fã MÍ ïñŸ s — Ngày đông chí, sư 
được cử làm Thủ tọa, thiển sư Chiêu Giác 
Nguyên bước ra khỏi chúng, thưa rằng: 
Lúc treo kiếm giữa chặng mày thì thế nào? 
Sư (ức Tông Cảo) đáp: Máu bắn tung toé 
trời Phạm thiên. Viên Ngộ đang ngôi dưới 
tòa giơ tay ra hiệu dừng lại bảo: Hãy dừng 
lại! Người hỏi rất hay, người đáp càng hay 
hơn nữal!« 






































2. Theo, chiếu theo. Uyển Lăng lục ghi: 










































































»#? #J — 7 #L. HỊ ñt fí fÈ fE f1 
#£ H. ##=®&HXS. Rl # l 
Z4. 2 ẤJ flÈ 2K X *H HH ‡H fŒ.. HỊ 
mã HỊ X6 Sfv MẸ fƒ — 2b, đE BỊ 3E 
#4. HE BỊ ]E 1s - Nếu theo giáo lÿ 








Tam thừa thì nói có Phát tính, có chúng 
sinh tính liên có nhán quả Tam thừa, tức 


998 


VẠN GIA SINH PHẬT # 3% “: #} 





có đồng dị. Nếu theo Phật thừa và TỔ sư 
truyền nhau thì chẳng nói việc như thế, chỉ 
có Nhất tâm, phi đông phi dị, phi nhân phi 
quáả«. 


ƯƠNG ƯƠNG TƯỜNG TƯỜNG #+ 
#t TẾ 2# 
lu xìu. Duy Tắc ngữ lục q. 1 ghi: »1Ùl fl' H 






































?) ff ẤM 3 Mỹ lí. nj lí 4 lễ 
Äx ##*#†Ê Z7 —— T##s- 


Sơn tăng tự thuở nhỏ đã biết tham thiên 
học đạo, song đáng tiếc chẳng gặp người 
chỉ dạy làm cho ïw xìu trong một hai mươi 
HãM< 


V 





VẤN THAM 1#, $ 

Đối lại: Triêu tham. Việc khai thị pháp 
yếu, tham thiền hoặc niệm tụng vào buổi 
chiều. Điều Vãn Tham trong Sắc 7u Bách 
Trượng Thanh Quy bản 48, 119 trung) 
ghỉ: »N. $ BÍ 2R E ñi ñ Z 3 ‹ HÀ 
Ef?E. < đØ! 2 # HẠ đực lRỹ IÍ[ 4 
lM 12 JV lÉ v lu Độ Hữ 4 9v HỊ ƒr Hồ 
l‡ . — Việc nhóm chúng lại để khai thị gọi 
là tham. Người xưa giúp đỡ đệ tử bằng 
cách khiến họ sớm chiều phải thưa hỏi, 
không lúc nào chẳng đề cao đạo này, thể 
nên mỗi buổi phải tham, tức là vào khoảng 
3-5 giờ chiễu«. 

Chỗ để vãn tham: Nhà ngủ, phương 
trượng, pháp đường. Đến giờ báo hiệu 
bằng cách đánh trống hoặc đánh chuông 
như Thiền sư Phương Hội đánh trông thỉnh 
ngài Từ Minh cử hành vẫn tham. 






































VAN AM œ #& 
Hiệu của thiền tăng Đạo Nhan đời Tống. 
X. Đạo Nhan 


VAN CỔ TRƯỜNG KHÔNG, 
NHẤT TRIÊU PHONG NGUYỆT # 
% +“ — % #LR 

Trăng gió thay đổi mỗi ngày, còn hư không 
thì còn mãi đến muôn đời, ấn chỉ Phật 
pháp lâu dài, còn thiền ngộ là việc tự kỷ 
của mỗi người, cần phải mở to pháp nhãn, 
thì ngộ tại trước mắt. Tiết Thiên Trụ Sùng 
Huệ Thiền sư trong NĐHN q. 12 ghi: »3# 
JE 4 # 1 1: Hặ. đã fï fÈ 3š 1U ##t? 

ññ El: ® Z H ã. HỊ 4 3 {E j& 
2E? H: & HH ®#. 2ñ il 25‹ 
ÑỤ El: ñã d E Z“Z. —  MH› 
Hỏi: Lúc Đạt-ma chưa đến đất này, đã có 
Phật pháp hay chưa? Sự nói: Việc chưa 
đến hãy gác lại. Việc bây giờ thế nào? 
Đáp: Con chẳng biết, xin thây chỉ dạy. Sư 
nói: Trăng gió thay đổi mỗi ngày, còn hư 
không còn mãi đến muôn đời«. 











































































































VAN CƠ CHI DƯ 3#, 3 3 4 

Còn gọi: Vạn cơ chỉ hạ. Khi rãnh rồi việc 
triều chính. CĐTĐL q. 5 ghi: »'H 2š 3 E 
7ú fE ĐÉ ñH 2 - ĐS HH 2 Z5 — HH rh 
ft. Hạ HỆ Z Hẳ” Rị 7ý — 3K s — Niên 
hiệu Thân Long thứ. nhất (705), Vua 
Đường Trung Tông XUÔNg chiếu: Trâm vời 
An và Tú hai vị thiển sư vào cung cúng 
dường để khi rãnh rồi việc triều chính, 
thường nghiên cứu pháp nhất thừa.« 








VẠN GIA SINH PHẬT #, # # 3% 

Phật sông của muôn nhà. Chỉ cho vị quan 
có đức độ, có lòng nhân ái. Theo điền tích: 
Đời Tống Triết Tông, lúc Thái hậu Cao 
Thị Tuyên Nhân nhiếp chính, dùng Tư Mã 


999 


VẠN HẠNH # ƒï (?-1o18) 





Quang làm Tế tướng. Trong tám tháng cầm 
quyền, ông bãi bỏ tân pháp của Vương An 
Thạch, cải đổi triều chính, trong nước được 
thái bình, nên người đời gọi ông là »Vạn 
gia sinh Phật«. Đoạn thứ 210 trong truyện 
Sãi Vãi, tác phẩm chữ Nôm của Nguyễn 
Cư Trinh, có câu: Dầu chẳng vạn gia sinh 
Phật cũng là Nhất lộ phúc tinh. X. Nhất Lộ 
Phúc Tĩnh. 


VAN HẠNH 3 ƒï (?-1018) 

Thiền tăng đời Lý, thuộc dòng Tỳ-ni-đa- 
lưu-chi, đời thứ 12, nối pháp Thiền Ông 
đạo giả. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cô 
Pháp, miền Bắc Việt Nam. Thuở nhỏ sư 
thông minh khác thường, học khắp Tam 
học và nghiên cứu Bách luận, mà vẫn xem 
thường công danh phú quý. Năm 21 tuổi, 
sư cùng Định Huệ, thờ Thiền Ông ở chùa 
Lục Tổ làm thầy. Lúc rảnh rỗi công việc 
hầu hạ thầy, sư học hỏi không biết mỏi 
mệt. Sư chuyên tập pháp »Tống trì tam- 
ma-địa« lây đó làm sự nghiệp. Bấy giờ sư 
có nói ra lời gì dân chúng đều cho là lời 
sâm ký. Vua Lê Đại hành rất tôn kính sư. 
Kệ thị tịch: 

1# iịị ft % #ï 3ã 
Bl À #ể  Ấ X th 
{L X Rš +ế ft li EẺ 
HỀ +£ HỊ| Zấ tt ĐH ñ 
» Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 

Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 

Thạnh suy như lộ thảo đầu phô«. 

»Thân như bóng chớp có rồi không 

Cây cỏ xuân tươi, thụ đượm hông 

Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi 

Thạnh suy như có hạt sương đông«. 

Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 

































































VAN KIM # * (1327-1373) 

Còn gọi: Lực Kim. Thiền tăng sống vào 
cuối đời Nguyên-đầu đời Minh, họ Diêu, 
tự Tây Bạch, hiệu Thông Viên, Bạch Am 
Thiền sư, người ở huyện Ngô (nay là Tô 
Châu) Trung Quốc. Sư xuất gia từ thuở 
nhỏ, chuyên nghiên cứu về ý chỉ Tam quán 
Thập thừa của tông Thiên Thai, nắm được 
chỗ then chốt. Sau đó, sư hâm mộ thiển 
pháp, đến Kính Sơn tham yết Hỗ Lâm Cổ 
Đỉnh Danh Công, ngay dưới lời nói khế 
ngộ, nối pháp ngài và được ngài phân tòa 
thuyết pháp. Niên hiệu Chí Chính thứ 17 
(1357), sư trụ trì chùa Thụy Quang ở Tô 
Châu, lại đời về chùa Thiên Ninh ở Gia 
Hưng (nay thuộc Chiết Giang), đạo đức 
vang xa. Nguyên Thuận Đề ban cho sư 
hiệu »Viên Thông Phổ Tế Thiền sư«. Niên 
hiệu Hồng Võ thứ 1 (1368) sư vâng lời vua 
trụ trì chùa Thiên Giới ở Nam Kinh, 
thường được triệu vào cung thuyết pháp, 
ân sủng thêm nhiều. Mùa xuân năm 1371, 
vua xuống chiếu triệu tập I0 vị danh tăng 
của 3 tông, lập pháp hội ở Chung Sơn và 
thỉnh sư chủ trì trai sự. Năm 1373, lập 
pháp hội ở Tưởng Sơn, có Minh Thái Tổ 
đến dự, xuống chiếu mời sư làm Chủ tịch, 
xiên dương nghĩa đệ nhất. 


VẠN LÝ NHAI CHÂU 3% # # „| 

Muôn dặm Nhai Châu, ý nói cùng với 
thiền nghĩa cách nhau rất xa. Nhai Châu: 
Địa danh, nay thuộc khi vực huyện Hải 
Ngạn Nhai, miền Nam tỉnh Hải Nam, 
Trung Quốc. Tiết Quảng Huệ Nguyên Liễn 
Thiền sư trong NĐHN q. 11 ghi: »l# ÿŠ Nj 
3 Èí Ƒl ‡H hd. lHỊHỹ F li, ñã Á H 




























































































ll lũ 1í ñ †: 1U? 2Ì ñí. 1X 
ñq Hữ l4. 2í Ì ÍtỢv 7N & ññH Hễ XÃ. 





























8ñ #®#t. # 











E }M ‹ — Trong viện 





100O 


VẠN NIÊN TỰ 3# # # 





Lâm Tế, hai vị Thủ tọa của nhà Đồng và 
nhà Tây gặp nhau, đồng thời hét lên. Thử 
hỏi các vị là có chủ khách hay không 2 
Nếu nói có, chỉ là kẻ mù. Nếu nói không 
cũng là kẻ mù nói. Nếu nói chăng có chẳng 
không thì muôn dặm Nhai Chẩâu.« 


VAN LÝ VỌNG HƯƠNG QUAN 3# 
+# #4 #t Bl 

Ở ngoài muôn đặm xa xôi trông về cố 
hương, dụ cho cách ý chỉ Thiền rất xa. 
CĐTĐL q. 14 ghi: »ï ŠÙ 3 Z1 Í# # 
fJ. HỊ j§ H 3 #§ lẩị 2 1U. — Nếu 
chạy tìm trì giải nghĩa cú thì cách ý chỉ 
Thiên rất xa« 








VẠN NIÊN THIỀN TỰ # # 3# 3 

Năm giữa vách cao dốc đứng ngọn Nhai 
Đỉnh, núi Cửu Hoa, tỉnh An huy, Trung 
Quốc. Khoảng niên hiệu Vạn Lịch (1573- 
1615) đời Minh, tăng ở Hà Bắc là Thiền sư 
Vô Hà vân du đến đây kết am tranh ở dưới 
đình Trích Tĩnh gọi là »Trích Tình Am«. 
Thiền sư Vô Hà khổ nhọc tu hành nơi đây, 
dùng máu lưỡi và phần vàng sao chép »ĐÐại 
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh« 
81 quyển trải qua 28 năm mới xong. Vô 
Hà sống đến 126 tuổi mới tịch, người thời 
ấy gọi ngài là »Bách Tuế Công«, đổi tên 
am là »Bách Tuế Cung«. Tăng đồ đem di 
thể ngài ngồi kiết già trong cái chậu, ba 
năm sau mở chậu ra thấy sắc mặt không 
khác lúc sống, khi ấy trang sức nhục thân 
thành kim tượng, xây tháp thờ phụng. Niên 
hiệu Sùng Trinh thứ 3 (1630) sắc phong là 
»Ứng Thân Bồ tát«, và ban tên tháp »Liên 
Hoa Bảo Tạng«, từ đây hương khói càng 
thịnh. Niên hiệu Khanh Hy thứ 56 (1717) 
đời Thanh bị lửa thiêu hủy. Niên hiệu 
Khang Hy thứ 60 (1721) khởi công xây 


dựng lại. Niên hiệu Đạo Quang thứ 6 
(1826) trùng tu, năm thứ I9 (1839) mở 
rộng xây dựng, đối tên là »Vạn Niên Thiền 
Tự«, trở thành thập phương tùng lâm, nhục 
thân của Thiền sư Vô Hà cũng được di dời 
đến thờ trong điện. Tự viện vào cuối đời 
Thanh đầu thời Dân Quốc lại nhiều lần tu 
sửa, mở rộng xây dựng đến quy mô ngày 
nay. Chùa trên dưới liền nhau, trái phải 
thông suốt, là một chỉnh thể kiến trúc. 
Trong Đại hùng bảo điện thờ tượng Thích- 
ca, Văn-thù, Phổ Hiền; phía đông điện là 
tượng Đạt Ma ngồi, phía tây điện là khám 
thờ nhục thân Thiền sư Vô Hà, trước khám 
có treo trướng long phụng. Nhục thân Vô 
Hà đầu đội mũ Ngũ Phật, thân mặc áo ca 
sa hồng, ngồi kiết già trên tòa Tu-di. Từ 
phía đông bắc điện có thể bước lên lầu. 
Lầu điện tựa theo thế núi mà cất, có ba dãy 
thiên tỉnh (giếng trời) trên dưới có 3 tầng, 
4 tầng cho đến 5 tầng, xen kẻ không đều, 
trước sau trên dưới tầng tầng đều thông, có 
Thiền đường, Giới đường, Pháp đường, 
Trai đường, Phật đường tổng cộng 99 gian 
Tưỡi. 


VẠN NIÊN TỰ # # ‡ 

1. Nằm ở dưới sườn Quán Tâm, phía đông 
ngọn Chủ Phong, núi Nga My, tỉnh Tứ 
Xuyên, Trung Quốc. Xây dựng vào đời 
Đông Tấn, ban đầu tên »Phổ Hiền Tự«. 
Niên hiệu Càn Phù thứ 3 (876) đời Đường 
đổi tên là »Bạch Thủy Tự«. Niên hiệu Thái 
Bình Hưng Quốc thứ 5 (980) đời Tống tu 
sửa, đôi tên là »Bạch Thủy Phố Hiền Tự«. 
Tống Thái Tông ban cho vị Trụ trì làThiền 
sư Mậu Chân ca sa, mũ bảy báu, vòng báu, 
kinh thư, còn hạ chiếu đúc tượng đồng Bồ 
tát Phố Hiền để tăng chúng lễ bái. Tượng 
cao 7,4m nặng khoảng 62 tấn. Hình tượng 


10O1 


VẠN PHÁP NHẤT NHƯ # 3 — II 





ngồi trang nghiêm, đầu đội mũ vàng Ngũ 
Phật, tay cầm cây Như Ý, dáng vẻ đẫy đà 
khoan thai. Tượng đồng nguyên đặt trong 
điện đường cao lớn bằng gỗ, sau điện bị 
lửa thiêu hủy. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 28 
(1600) đời Minh xây dựng lại, điện trên 
tròn dưới vuông, hoàn toàn dùng gạch đá 
xây thành không dùng đến gỗ, đỉnh tròn có 
hình vòm, gọi là »Vô Lương Điện«. Đỉnh 
tháp sừng sững Š tòa bạch tháp và 4 con 
thú kiết tường, trong điện đỉnh hình tròn 
xung quanh vách tường đặt ngầm khám 
nhỏ, thờ rất nhiều tượng Phật nhỏ bằng sắt, 
gọi là »Thiên Phật triều Phổ Hiền«. Về sau 
vua Vạn Lịch hạ chiếu mở rộng xây dựng, 
đem Tỳ lô điện, Tiếp dẫn diện, Quán Âm 
điện hợp thành một khối, gọi chung là 
»Vạn Niên Tự«. Năm 1946 ngoại trừ Vô 
Lương điện, các điện đường khác đều 
thành ngói vụn. Hiện có hai dãy điện vũ là 
do xây dựng lại vào năm 1953. Trong chùa 
cổ thụ cao vút, trúc xanh mọc thành bụi 
càng tăng thêm không khí tĩnh mịch của 
ngôi cô sát. 

2. Nằm cách huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết 
Giang, Trung Quốc 35km về phía tây bắc. 
Thiền sư Phổ Ngạn sáng lập vào khoảng 
niên hiệu Thái Hòa (827-835) đời Đường, 
nguyên gọi là »Bình Điền Thiền Viện«. 
Tám ngọn núi bao quanh chùa, đây là cổ 
sát nổi tiếng ở núi Thiên Thai. Đời Thanh 
từng tiến hành tu sửa lớn, sau bị lửa thiêu 
hủy. 


VAN PHÁP NHẤT NHƯ #; + — +e 
Muôn pháp bình đẳng bất nhị. Phật giáo 
cho rằng muôn sự vật trên thế gian chăng 
phải chân thật tồn tại, đều không có sai biệt 
và đối lập, chân tướng bình đẳng vô nhị. 
Tín Tâm Minh ghi: 


3à đi 
` HH 


_ 





HẺ Z7 4 HIK HR 
d 2# E ĐC NỊE —-ÚM 
»Nhãn nhược bất miên 
Chư mộng tự trừ; 

Tâm nhược bắt dị, 

Vạn pháp nhất như«. 
»Mắt nếu chẳng ngủ, 

Các mộng tự trừ; 








Tâm nếu chẳng khác 
Muôn pháp bình đẳng bắt nhị«. 


VẠN PHÁP TẾ QUÁN #, 3 # # 
Dùng nhãn quang bắt nhị để xem xét muôn 
sự muôn vật ở thế gian. Nhà Phật cho rằng 
muôn sự vật vốn không phải chân thật tồn 
tại, do đó không thể bảo rằng chúng sai 
biệt và đối lập. Tín Tâm Minh ghi: 

— 1M lỗ % v JL fÄ s #4 

lš ÈŠ #f li. ñưú ƒ§ H #Ä 

»Nhất như thê huyền 

Ngột nhĩ vong duyên 

Vạn pháp tề quán 

Quy phục tự nhiên«. 

»Một chữ NHƯ thể tính huyên diệu, 

Cùng tột bình đẳng, bặt nhân duyên đổi 
đãi 

Muôn pháp được xem xét với nhấn quang 
bắt nhị 

Thì tắt cả trở về tự nhiên«. 











VẠN PHÁP VÔ SAI #; + & š 
Còn gọi: »Vạn pháp nhất như«. Muôn 
pháp bình đăng bất nhị. Mật Am ngữ lục 






































»4lˆ bj ñ‡ TH # WÑ. đã ÈX #t 3l. 
— HH. H  ?/M ‹ - Ngồi thấy 





Xi hòa vang thuận, muôn pháp bình 
đăng bát nhị, bậc lạnh lợi vừa tháy qua là 
đánh giá đúng sự việc«. 


VẠN PHẬT THẠCH THÁP # 4È # 


1002 


VAN THIỆN ĐỒNG QUY TẬP # # Ej ñ ® 





„ 
Còn gọi: Thiền Sư Tháp. Ö thôn Tây Kinh, 
làng Trấn Hồ, phía tây thị trấn Quang 
Phúc, huyện Ngô, tỉnh Giang Tô, Trung 
Quốc. Tháp xây vào niên hiệu Đại Đức thứ 
10 (1306) đời Nguyên, hình vuông toàn 
dùng đá xanh xây cất, cao I1,4m. Cửa 
khốn có hình dáng ngọn lửa, trên ngạch 
cửa khắc đá 4 chữ lớn »Cổ tháp trùng tân«, 
hai bên đông tây đều khắc 4 chữ »A-di-đà 
Phật«. Phần trên thân tháp là tòa Tu-di xây 
bằng đá, hình trụ vuông, bốn mặt điêu khắc 
tượng Phật, phần đỉnh là mái tháp và tháp 
sát bằng đá. Trong tháp vách hình tròn, 
trên vách mặt phía bắc có khắc một tượng 
Phật ngồi rất lớn cao khoảng một thước 
Tàu, những mặt còn lại khắc những tượng 
Phật nhỏ cao không quá một tắc Tàu, nếp 
áo TỐ ràng, mặt mũi phân rõ, ngồi kiết già 
ngay ngắn trên tòa sen úp. Mỗi tầng có 180 
tượng, cộng 60 tầng thành ra 10. 800 
tượng, nên gọi là »Vạn Phật Thạch Tháp«. 
Tháp này tự thành một thể có phong cách 
riêng, đối với việc nghiên cứu tạo hình 
nghệ thuật kiến trúc thời cổ đại Trung 
Quốc có giá trị rất lớn. 


VẠN PHẬT THIỀN TỰ #, 1 z# 3 

Ở làng Đông Sơn, thành phố Tân Trúc, 
tỉnh Đài Loan, Trung Quốc, Năm 1936 
Diệu Nghĩa sai hai đệ tử là Đạt Quả và Đạt 
Thiện đến nơi này khai sơn, ban đầu quy 
mô rất thô sơ. Sau năm 1956 lần lượt xây 
dựng thêm Đại hùng bảo điện, Trai đường, 
Khách phòng và hai chái nhà trái phải. 
Năm 1973 do Đạt Quả kế nhiệm trụ trì. 
VẠN PHÚC TỰ 3Š 3š 3 


Ở núi Hoàng Bá, huyện Phúc Thanh, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc. Vào niên hiệu 


Trình Nguyên thứ 5 (789) đời Đường 
Thiền sư Chính Can ở nơi đây khai sơn cất 
chùa, ban đầu tên »Bát Nhã Đường«, sau 
đổi tên là »Kiến Phúc Thiền Tự«. Do vì ở 
giữa chùa Dũng Tuyển ở Cổ Sơn, Phúc 
Châu và chùa Khai Nguyên ở Tuyền Châu, 
vân du rất tiện lợi, cao tăng vân tập, từng 
nhờ vào đạo tràng Thiền tông mà nồi tiếng 
khắp nơi. Tương truyền Thiền sư Hy Vận 
từng trụ trì chùa này. Đời Tống là thời kỳ 
hưng thịnh nhất, đến đời Nguyên suy vi. 
Niên hiệu Vạn Lịch thứ 42 (1614) đời 
Minh, vua Thần Tông ban tạng kinh cùng 
tặng cho tắm biển »Vạn Phúc Thiền Tự«, 
xây cất lại điện đường, liền được phục 
hưng. Niên hiệu Sùng Trinh thứ 10 (1637) 
Thiền sư Ân Nguyên trụ trì chùa này thi 
công một lần nữa, quy mô rộng lớn. Những 
văn nhân nổi tiếng đương thời như Hoàng 
Đạo Chu, Trương Thụy Đồ, Phạm Tước 
cùng với tăng trong chùa qua lại mật thiết, 
đàm luận thi văn và văn hóa Phật giáo. 
Niên hiệu Thuận Trị thứ II (1654) đời 
Thanh, Ân Nguyên thể theo lời mời của 
Trụ trì chùa Sùng Phúc ở Trường Kỳ, Nhật 
Bản, sai tăng chúng đi sang Nhật Bản. Bảy 
năm sau, ở ngoại ô đông nam Tokyo xây 
dựng một ngôi chùa lớn, tên là »Hoàng Bá 
Sơn Vạn Phúc Tự«, trở thành cái nôi của 
tông Hoàng Bá Phật giáo Nhật Bản. Năm 
1973 để kỷ niệm 300 năm ngày giỗ Ấn 
Nguyên, tại Nhật Bản xuất bản bộ »Hoàng 
Bá Văn Hóa«. Hiện Vạn Phúc Tự đã được 
sửa chữa mới hoàn toàn. Xung quanh chùa 
núi non trùng điệp có I5 ngọn núi cao, 36 
cảnh đẹp như ngọn Sư tử, ngọn Hương lô, 
ngọn Thiên trụ v. v...đều nổi tiếng bởi 
phong cảnh thanh tú đẹp đẽ. 


VẠN THIỆN ĐỒNG QUY TẬP # 


1003 


VẠN THIỆN ĐỒNG QUY TẬP # # [ị 8ä # 





Sách, 3 quyền, do Diên Thọ soạn vào đời 
Tống, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 
48, trang 957. Tác phâm này nêu lên nhiều 
sách tâm yếu của Thiền gia như Kinh luận, 
Tổ thích. Mỗi quyên đều có phần khởi đầu, 
đầu tiên thuật khái quát về ý nghĩa, sau đó 
mới dùng hình thức vấn đáp đề làm sáng tỏ 
ý chỉ, tổng cộng gồm 114 điều. Trong ấy, 
điều 112 ghi: 

Hỏi: Những điều mà tập sách này trình 
bày, có danh mục gì? 

Đáp: Nếu hỏi về giả danh thì có đến hằng 
sa. Nay nói tóm lược, tên chung là Vạn 
Thiện Đồng Quy, chia ra làm 10 nghĩa: 1. 
Lý sự vô cai, 2. Quyền thật song hành, 3. 
Nhị để tinh trần, 4. Tính tướng dung tức, 5. 
Thể dụng tự tại, 6. Không hữu tương 
thành, 7. Chính trợ kiêm tu, 8. Đồng dị 
nhất tế, 9. Tu tính bất nhị, 10. Nhân quả vô 
sai. Chúng ta có thể biết khái quát về sách 
này nhờ vào các điều đã tự nói lên được ý 
nghĩa của nó, nhưng trong thực tế ghìi chép 
không nhất định phải theo thứ tự kể trên. 
Phần đầu của quyên thượng nói về nghĩa 
Lý sự tương tức, muôn hạnh do tâm v.v... 
Kế đến là 33 câu hỏi đáp, giải thích về ý 
này. Phần đầu của quyền trung là chỉ bày 
tóm tắt cách tu thực tiễn các Ba-la-mật, sau 
đó là 27 câu hỏi đáp đề giải thích về ý này. 
Phần đầu của quyên hạ nêu lên đường lối 
của diệu hạnh viên mãn rồi dùng 54 câu 
hỏi đáp để trình bày và phân tích ý nghĩa 
của nó. Toàn sách tuy lấy việc tuyên 
dương thiền chỉ làm chính, song đã dung 
hợp tư tưởng các tông Hoa Nghiêm, Thiên 
Thai, Tịnh Độ; tùy nơi trong sách ta thấy 
được chỗ trích dẫn rất nhiều kinh sách của 
các tông kề trên để làm căn cứ. 


VẠN TUẾ TỰ ®% # 3 

Ở núi Cửu Tiên, thành phố Phúc Châu, 
tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nguyên là 
tháp 7 tầng do Lang Nha Vương là Vương 
Thâm Tri xây cất vào niên hiệu Thiên Hựu 
thứ 1 (904) đời Đường Mạt, ban đầu gọi là 
»Báo Ân Định Quang Tháp«, đầu niên 
hiệu Khai Bình (907-910) đời Hậu Lương 
đổi tên là »Vạn Thọ Tháp Tự«. Niên hiệu 
Hy Ninh thứ 8 (1075) đời Tống kiến lập 
»Thiên Thu Đường«. Vương Thẩm Tri 
từng đưa ra nhiều của cải để xây cất chùa 
chiền, vừa cất giữ Đại Tạng kinh hơn 5000 
quyền. Mỗi ngày ông đều tô chức buổi trai 
hội lớn long trọng, những vị cao tăng trong 
thiền lâm đương thời như Tuyết Phong 
Nghĩa Tồn, Huyền Sa Sư Bị, An Quốc 
Hoằng Thao, An Quốc Huệ Cầu đều tham 
dự hội này. 


VAN TÙNG LÃO NHÂN #; ‡#+ # ^- 
Thiền tăng Hành Tú sống vào khoảng đời 
Kim-Nguyên. Sư xây dựng Vạn Tùng Hiên 
ở Hình Châu (nay là huyện Hình Đài, tỉnh 
Hà Bắc), nghiên cứu thiền học, giảng dạy 
và thu nhận học trò, nhân đó có hiệu là 
»Vạn Tùng Lão Nhân«. X. Hành Tú. 


VẠN TÙNG LÃO NHÂN THÁP ; 
3à Z Ä 3ˆ 

Tháp gạch nằm ở phía Tây khu Tây thành, 
thủ đô Bắc Kinh. Vào thời Kim, Nguyên, 
Cao tăng Thiền tông là Vạn Tùng Hành Tú 
được an táng tại nơi này nên người thời ấy 
xây tháp kỹ niệm. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 
33 (1605) đời Minh, niên hiệu Càn Long 
thứ 1§ (1753) đời Thanh đều phụng sắc 
trùng tu. Năm 1926, ông Diệp Cung Xước 
chủ trì trùng tu tháp gạch, và trước tháp 
ông xây thêm một tòa cửa gạch nhỏ và tiền 


1004 


VĂN HÍ # # (821-ooo) 





điện. Tháp cao khoảng 5mó, hình bát giác 
bảy cấp mái liền kề. Dưới vành tháp không 
bày ra thanh đỡ mái che, vành tháp làm 
theo lối chồng khít. Đỉnh tháp là đỉnh ngói 
rỗng hình bát giác nhọn, phần trên đỉnh 
ngói là tòa tháp hai tầng hình bát giác bằng 
ngọc quý làm thành. Ngói tháp này xinh 
xắn tỉnh vi, giản dị không hoa hòe, đặc biệt 
đoan trang. Đường viền của vành tháp đơn 
giản khiến toàn tháp thêm phần thanh tú 
phẳng đứng. Đời Minh, ông Lưu Mộng 
Khiêm làm bài thơ Vạn Tùng Lão Nhân 
Tháp. 

»Rõ ràng di tháp còn 

Trải qua buổi nhiễu hương 

Dây leo quấn quanh tháp 

Vi vút tiếng thông đàn, 

Truyễn đăng qua Phật Tổ 

Lưu lại cho chu con 

Không đọc Thung Dung lục 

Đâu biết lão Túc tôn«. 


VẠN TÙNG TỰ THÁP #, ‡3+ 3 3# 

Ở phía bắc chùa Thiên Thành, núi Bàn 
Sơn, huyện Kế, thành phố Thiên Tân, 
Trung Quốc. Nguyên gọi là »Lý Tịnh 
Am«, tương truyền là do danh tướng đời 
Đường Lý Tịnh sáng lập, sau đổi tên là 
»Vạn Tùng Tự«. Chùa bị phá hủy vào thời 
kỳ chiến tranh kháng Nhật, hiện còn hai 
tòa cô tháp. Một tòa là tháp Thiền sư Thái 
Bình xây vào niên hiệu Vạn Lịch thứ 43 
(1615) đời Minh; một tòa là tháp Thiền sư 
Phổ Chiếu xây vào khoảng niên hiệu 
Khang Hi (1662-1722) đời Thanh. Hai tòa 
tháp này ruột đặc, xây bằng gạch, chấn 
song cửa số điêu khắc tỉnh tế. Tương 
truyền ở phía tây chùa có ngọn núi Vũ 
Kiếm là đài múa gươm của Lý Tịnh, có đề 
bảng »Lý tùng giản lai du«. 


VÃNG # 

Tạ thế. Tiết Động Sơn Hòa thượng trong 
TĐT q. 6 ghi: »Ñi É1 jh 3ñ -|- fF: 1 H 
=H-Hš3lấẤ%. ˆŠ%*#, lý 
#\ Tỉ fE. 2Ä # Đš MÙl. -— Ngày mông 
một tháng ba năm Kỷ sửu, niên hiệu Hàm 
Thông thứ 10 (869), sư cạo tóc đắp y, sai 
người đánh chuông rồi nghiêm trang tạ 
thế; đại chúng kêu khóc xót thương«. 



































VĂN CỦ 3 ##£ (?-897) 

Thiền tăng đời Đường, họ Hoàng, người 
xứ Phúc Châu, Trung Quốc. Ban đầu sư 
làm lính canh ngục. Sau yết kiến Thiền sư 
Đàm Không, được ngài cạo tóc cho nhưng 
không mặc áo ca sa, không thụ giới cụ túc, 
thường mặc áo choàng nhiều màu sặc sỡ, 
giả điên ngoài đường phó, có lắm điều linh 
dị, người đời không thê lường được sư. Sư 
ở Quốc Hoan Sùng Phúc viện tại Tuyền 
Châu. 


VĂN DUYỆT *% 3ý, (997-1062) 

Thiền tăng đời Tống, họ Từ, người Hồng 
Châu (Nam Xương, Giang Tây) Trung 
Quốc. Năm 7 tuổi sư cạo tóc nơi chùa 
Long Hưng, 19 tuổi du phương các nơi, 
đến Quân Châu (Cao An, Giang Tây) tham 
kiến Thiền sư Đại Ngu Thủ Chi, hầu hạ 
tám năm được nối pháp. Thủ Chi tịch, lại 
du phương tham yết Huệ Nam viện Đồng 
An, lãnh chức Thủ tọa. Lần lượt trụ chùa 
Thúy Nham, chùa Pháp Luân ở Hành sơn, 
dời sang Vân Phong, đời gọi là »Vân 
Phong Văn Duyệt«. Sư thuyết pháp 40 
năm, đệ tử ở khắp nơi. Có Ngữ i„c 2 quyền 
lưu hành nơi đời. 


VĂN HỈ % š (821-900) 
Thiền tăng đời Đường, họ Chu, người Ngữ 


1005 


VĂN ÍCH 3 ?§ (885-058) 





Khê, Gia Hòa (đông nam Sùng Đức, Chiết 
Giang) Trung Quốc. Năm 7 tuổi sư theo 
Quốc Thanh chùa Thường Lạc nơi bản ấp 
cạo tóc xuất gia, đến chùa Khai Nguyên ở 
Việt Châu (Thiệu Hưng, Chiết G1ang) học 
kinh Pháp Hoa. Khi vua Võ Tông hủy 
Phật, sư trở lại thế gian mà vẫn giấu kín 
chí xuất trần. Đầu năm Đại Trung (847- 
859) sám hối xin xuất gia lại. Niên hiệu 
Hàm Thông thứ 3 (862) đến Viện Quán 
Âm ở Hồng Châu (Nam Xương, Giang 
Tây) tham kiến Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, 
đốn liễu tâm khế liền nối pháp làm truyền 
nhân tông Quy Ngưỡng, nhận chức Điển 
tọa. Niên hiệu Quang Khải thứ 3 (887) 
Quan mục Hàng Châu là Tiền Lưu thỉnh sư 
về ở dinh thự Long Tuyền (viện Từ 
Quang). Sau khi Tiền Lưu xưng vương, 
ban tặng cho tử y, ban hiệu »Vô Trước 
Thiền sư«. 


VĂN ÍCH *% ã (885-958) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, Tổ của tông Pháp 
Nhãn, họ Lỗ, người Dư Hàng (Chiết 
Giang) Trung Quốc. Thuở nhỏ sư xuất gia, 
20 tuôi thụ giới tại chùa Khai Nguyên, Việt 
Châu (Thiệu Hưng, Chiết Giang). Lại đến 
chùa Dục Vương ở Mậu Sơn (phía đông 
huyện Ngân, Chiết Giang) học luật với 
Luật sư Hi Giác, cùng tìm hiểu Nho điền, 
được khen ngợi là Tử Du, Tử Hạ của nhà 
Phật. Lại theo Trường Khánh Huệ Lăng 
học thiền pháp, song không khế ngộ. Sau 
theo hầu Thiền sư Quế Sâm viện La Hán ở 
Chương Châu (Chương Phố, Phúc Kiến) 
nối pháp ngài. Khi ra hoằng pháp sư trụ trì 
viện Sùng Thọ ở Lâm Xuyên (Giang Tây). 
Tuổi già, sư truyền pháp tại viện Thanh 
Lương, Kim Lăng (Nam Kinh), nhân đó 
xưng là »Thanh Lương Văn Ích«. Môn 


nhân rất đông, kẻ học đạo cả ngàn người. 
Nam Đường Chủ lễ sư làm thầy, ban hiệu 
»TInh Huệ Đại Sư«. Sư sáng lập tông Pháp 
Nhãn chịu ảnh hưởng sâu xa tông Hoa 
Nghiêm. Sau khi mất, Nam Đường Trung 
Chủ ban thụy »Đại Pháp Nhãn Thiền sư. 
Đệ tử nối pháp có Đức Thiều, Văn Toại 
v.v... 63 người. Tác phâm: Tổng Môn 
Thập Quy Luận. Ngôn Hạnh thu góp lại 
làm thành quyền Kữnm Lăng Thanh Lương 
Văn Ích Thiên sư ngữ lục. 


VĂN KHÂM + # 
Thiền tăng đời Ngũ Đại, tham học nơi 
Thiền sư Bảo Phúc Tùng Triển, đắc ngộ và 
nối pháp Ngài. Khi ra hoằng pháp sư trụ 
viện Báo Từ ở Phúc Châu. Sư giỏi thơ văn, 
nồi tiếng một phương. 


VĂN NGHĨA % š, 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, sư thờ Quốc sư 
Cổ Sơn Thần Yến làm thầy và đắc pháp 
với Ngài. Khi ra hoằng pháp, sư trụ Long 
Sơn, Phúc Châu. 

Có một vị tăng hỏi: Thế nào là Nhân 
vương? Sư đáp: Oai phong mọi người đều 
sợ. Tăng hỏi tiếp: Thế nào là Pháp vương? 
Sư đáp: Một câu ban ra được mọi người 
thực hành. 


VĂN QUẢ % # 

Thiền tăng đời Thanh, pháp danh Siêu 
Quỹ, hiệu Luân Am, là cháu của Văn 
Trưng Minh ở Trường Châu (nay là Tô 
Châu) Trung Quốc. Năm 17 tuổi Sư còn là 
cư sĩ ở chùa Linh Nham tham vấn ngài 
Thối Ông Hoằng Trữ, có tỉnh. Sau đó sư 
tòng quân, ở núi Hạ Lan săn bắn, chợt gặp 
ngài Tuyết Nham Như Ngân, bỗng nhiên 
tỉnh ngộ. Hoằng Trữ sắp tịch, gởi kệ truyền 


1006 


VĂN THÚY #' 3# (o15-ooo) 





pháp cho sư làm truyền nhân tông Lâm TẾ. 
Sư từng trụ các nơi: 

Chùa Đại Năng Nhân ở Việt Châu (nay 
là huyện Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang). 

Chùa Chiêu Giác ở Thành Đô. 

Viện Văn-thù ở Vân Nam. 

Chùa Linh Nham ở Ngô Giang (nay 
thuộc G1Iang Tô). 
Trong niên hiệu Khang Hy, sư vâng chiếu 
trụ chùa Phố-đà, núi Ngọc Tuyền, rồi dời 
đến vườn Trừng Tâm của chùa Cổ Hoa 
Nghiêm. Về già, sư trở về Nam Trung, 
từng hiệu duyệt Ngũ Đăng Toàn Thư. Sư 
thị tịch lúc trên 70 tuổi. 


VĂN TÁI % ä (1452-1524) 

Thiền tăng đời Minh, tự Nguyệt Chu, hiệu 
Hư Bạch, người Úy Châu (huyện Úy, Sơn 
Tây) Trung Quốc. Năm 12 tuổi sư xuất gia. 
Sau khi thụ giới cụ túc, bế quan tham 
thiền, đọc Vạn Tùng ngữ lục chợt tỏ ngộ 
tông chỉ Tào Động, bèn xuất quan tham 
kiến Thiền sư Khả Trừng trình bày kiến 
giải được ấn chứng. Niên hiệu Hoằng Trị 
thứ I5 (1502) sư khai pháp nơi chùa Hoa 
Nghiêm, Đăng Phong (Hà Nam). Niên hiệu 
Chính Đức thứ I (1506) phụng sắc kế tục 
trụ trì tổ đình Thiếu Lâm 16 năm, môn 
nhân cả ngàn người. Hậu nhân gọi sư là 
»Tung Thiếu Tổ«. Tác phẩm: Động Sơn Tự 
Dư. 


VĂN TÀI % 3 (1273-1352) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Diêu, tự Thuần 
Chuyết, người xứ Bình Dương, Sơn Tây, 
Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư Phúc Ngộ 
ở Thiếu Thất, đời thứ 23 hệ Thanh 
Nguyên. Trụ trì chùa Thiếu Lâm, Có ngữ 
lục truyền lại đời. 


VĂN THẮNG + !## (2-1026) 

Thiên tăng đời Tống, họ Lưu, người xứ Vụ 
Châu (nay là huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Thuở bé xuất gia, sau 
khi thụ giới sư đến núi Vân Cư ở Hồng 
Châu (nay là huyện Nam Xương, tỉnh 
Giang Tây) tham vấn Thiền sư Đạo TẾ, 
tông Pháp Nhãn. Một hôm, Đạo Tế hỏi: Kẻ 
chăng cùng muôn pháp làm bạn, thử hỏi là 
người nào? Sư do đây khế ngộ, nối pháp 
ngài. Sau đó sư trụ Nam viện, chùa Linh 
Ấn tại Hàng Châu hoằng dương thiền 
pháp. Về già sư lui về ở ấn nơi am Hưng 
Khánh tại Hàng Châu. Niên hiệu Thiên 
Thánh thứ 4 (1206) vua xuống chiếu gọi sư 
trụ trì chùa Từ Hiếu, nhưng sư vùa đi đến 
Sở Châu (nay là huyện Hoài An, tỉnh 
Giang Tô) thì thọ bệnh và qua đời. Thự 
hiệu: Từ Tế Thiền sư. 


VĂN THUẬT *% :# (1296-1373) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Tôn, tự Vô 
Tác, người xứ từ Khê (nay thuộc tỉnh Chiết 
Giang) Trung Quốc. Thuở bé theo nghiệp 
Nho. Năm I8 tuổi sư xuất gia, du phương 
đến các chùa nổi tiếng, đều được các bậc 
Tôn túc khen ngợi. Sư tham học nơi Thiền 
sư Quái Thạch Kỳ và đắc pháp, được ngài 
cho giữ chức Ký thất. Hành Tuyên Chính 
Viện xuống chiếu bảo sư trụ chùa Hộ 
Thánh ở núi Đại Mai, chấn hưng lại sự suy 
đồi, chỉnh lại thanh quy khiến sư càng nổi 
tiếng. Vua ban cho sư hiệu »Giác Trí Viên 
Minh«. 


VĂN THÚY % :š (915-990) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Lục, người 
Hàng Châu, Trung Quốc. Xuất gia từ thuở 
nhỏ, tu học cả thiền giáo. Từng chú kinh 
Lăng Nghiêm, trình lên Thiền sư Thanh 


1007 


VĂN TÚ 3 # (1345-1418) 





Lương Văn Ích cầu xin sửa chữa. Văn Ích 
đem »nghĩa bát hoàn« hỏi: Ban ngày hoàn 
cái gì? Sư bối rối không đáp được, bèn đốt 
trụi bản chú giải kia, từ đây hết lòng tin 
phục thỉnh ích, mới quên hết tri giải mà nối 
pháp làm truyền nhân tông Pháp Nhãn. 
Ban đầu ở viện Chỉ Quán, Kiết Châu (Kiết 
An, Giang Tây) niên hiệu Càn Đức thứ 2 
(964) dời qua chùa Trường Khánh, sau đó 
đời sang chùa Báo Từ ở Kim Lăng (Nam 
Kinh). Nam Đường Chủ ban hiệu »Lôi Âm 
Giác Hải Đại Đạo Sư«. 


VĂN TÚ *% 3§ (1345-1418) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lý, tự Nam 
Thạch, người Côn Sơn (Giang Tô) Trung 
Quốc. Nho Phật gồm tu, tông thuyết đều 
diệu. Niên hiệu Hồng Vũ thứ 4 (1371) tại 
chùa Linh Nham ở Tô Châu yết kiến Thiền 
sư Hạnh Trung được ấn chứng. Khi ra 
hoằng pháp trụ chùa Phố Môn ở huyện 
Ngô (Giang Tô), dời sang chùa Linh 
Nham, chùa Vạn Thọ ở Tô Châu. Niên 
hiệu Vĩnh Lạc thứ 4 (1406) sư vâng chiếu 
biên soạn »Vĩnh Lạc Đại Điển«, ở lại kinh 
ba năm. Sau đó ra trụ chùa Kính Sơn ở 
Hàng Châu, dời sang chùa Hưng Thánh cử 
dương tông phong. Tác phẩm: 7ăng Tập 
Tục Truyền Đăng lục Ngũ Đăng Hội 
Nguyên Bồ Di. 


VĂN TỬ THƯỢNG THIẾT NGƯU 
xì ƒ# L4 + 

Còn gọi: Văn toản thiết ngưu. Con muỗi 
đậu trên con trâu sắt. Dụ cho chỗ chăng thể 
mở miệng, chỗ chăng thể nói đến được. 
Chương Thiền sư Đạo Khuông trong 
CĐTPL q. 21 ghi: »ƒ# |]: #1 fn[ &: pH 
2 ã? HBlEl: tt ƒ  E #Ä #‹ - Tăng 


hỏi: Thế nào là ý chỉ Tổ sư từ Ấn Độ sang? 














Sư đáp: Con muối đáp trên mình trâu sắt 
đề đót«. 


VĂN YỂN + 4£ (864-949) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, Tổ của tông Vân 
Môn, họ Trương, người Gia Hưng (Chiết 
Giang) Trung Quốc. Thuở nhỏ đã có chí 
xuất trần, sư theo Chí Trừng chùa Không 
Chủ ở bản ấp xuất gia, lại đến Tỳ Lăng thụ 
giới cụ túc. Đọc khắp các kinh, nghiên cứu 
Tứ phần luật. Đến Mục Châu (Kiến Đức, 
Chiết Giang) tham kiến Đạo Minh (đời gọi 
là Trần Tôn Túc) sau vài năm nhận hết 
pháp đạo. Lại yết kiến Tuyết Phong Nghĩa 
Tôn y chỉ ba năm được lãnh tông ấn. Sau 
đó đi du phương hành cước các nơi, tham 
cứu huyền yếu, thanh danh nổi dần. Đến 
chỗ Linh Thọ Như Mẫn ở Phúc Châu làm 
Thượng thủ. Niên hiệu Trinh Minh thứ 4 
(918) Như Mẫn tịch, kế thừa pháp tịch chủ 
trì chùa Linh Thọ. Niên hiệu Đồng Quang 
thứ I (923) nơi núi Vân Môn, Thiều Châu 
(Thiều Quan, Quảng Đông) sáng lập 
Quang Thái Thiền Viện, thiền lữ trong 
nước tụ tập, đạo phong càng sáng tỏ. Sư 
sáng lập tông Vân Môn, người đời gọi là 
»Vân Môn Văn Yến«. Dùng ba câu »bao 
trùm trời đất, cắt đứt các dòng, theo mòi 
đuổi sóng« khái quát tông chỉ, đời gọi là 
»Vân Môn Tam Cú«. Còn thường dùng I 
chữ để quét sạch vọng thức của kẻ học đạo 
nên thiền lâm gọi là »Vân Môn nhất tự 
quan«. Nam Hán Chủ sắc tứ »Khuông 
Chân Thiền sư«, Tống Thái Tổ truy thụy 
»Đại Từ Vân Khuông Chân Hoằng Minh 
Thiền sư«. Đệ tử nối pháp có Trừng Viễn, 
Duyên Mật, Tử Dạng v.v... 61 người. Tác 
phâm: Vân Môn Khuông Chân Thiển sư 
quảng lục 3 quyên, Ngữ lục 1 quyên lưu 
hành nơi đời. 


1008 


VÂN CƯ TỰ # Jš # 





VÂN AM # #% 
Hiệu của Thiền tăng Khắc Văn đời Tống. 
X. Khắc Văn. 


VÂN AM CHÂN TỊNH THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC # # l ;# Z# Íậ ‡# ¿ 
X. Tuyết Am Khắc Văn Thiên sư ngữ lục. 


VÂN CÁI SƠN # # 1 

Núi nằm về phía nam hồ Động Đình, phía 
tây thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, 
Trung Quốc. Thiền sư Phương Hội, tô khai 
sáng thiền phái Dương Kỳ, về già ở núi 
này. Các thiền tăng như Chí Nguyên, Chí 
Hãn cũng từng ở đây. 


VÂN CỐC # 3 
Thiền tăng đời Tống, nối pháp Thiền sư 
Thạch Khê Tâm Nguyệt, thuộc tông Lâm 
Tế. Niên hiệu Bảo Hựu thứ 4 (1256), sư trụ 
chùa Thánh Thọ tại phủ Bình Giang (nay 
là Tô Châu). Sau đó, sư lần lượt trụ các 
nƠI: 

Bản Giác Thiền Tự tại Gia Hưng (nay 
thuộc Chiết Giang) 

Khai Nguyên Thiền Tự tại Kiến Ninh 
(nay là huyện Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến). 

Vân Nham Thiền tự tại núi Hỗ Khâu, 
phủ Bình Giang. 
Tác phẩm: Vân Cóc Hòa thượng ngữ lục 2 
quyền. 


VÂN CƯ # #É 

Thiền tăng đời Đường, nối pháp Thiền sư 
Phật Quật Duy Tắc. Sư từng trụ chùa Vân 
Cư trên núi Thiên Thai, tuyên dương thiền 
pháp của thầy mình. Tác phẩm: Tâm Cảnh 
Bát Nhị Thiên, Vân Cư tập (còn gọi: Phố 
Trí tập). 


VÂN CƯ ĐẠO ƯNG # # :§ Jš/# 
Thiền tăng Đạo Ưng sống vào đời Đường, 
ở núi Vân Cư giảng thiền trên 30 năm, 
người đời gọi sư là »Vân Cư Đạo Ưng 
Thiền sư«. X. Đạo Ưng. 


VÂN CƯ SƠN # # 1l; 

1. Núi nằm ở phía tây nam thành phố Hàng 
Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trên 
núi có chùa Vân Cư Thánh Thủy. Khoảng 
niên hiệu Nguyên Hựu (1086-1093) đời 
Tống, Phật Ấn Liễu Nguyên mới lập am 
Vân Cư; đến đời Nguyên, Trung Phong 
Minh Bản lập riêng ra chùa Thánh Thủy. 
Niên hiệu Hồng Võ thứ 24 (1391) đời 
Minh, hai chùa nhập lại làm một, Vua ban 
bảng hiệu là »Vân Cư Thánh Thủy Tự«. 

2. Núi thuộc tỉnh Giang Tây, nằm cách 
huyện Vĩnh Tu 17km về phía tây nam. Núi 
này cao chớn chở, trên đỉnh thường có mây 
chắn ngang nên gọi là Vân Cư. Tương 
truyền Âu Ngập đắc đạo tại núi nảy nên 
còn gọi là Âu Sơn. Trên núi có chùa Vân 
Cư, bia đá công Triệu Châu, hang núi khắc 
chữ hồ Minh Nguyệt, bia đá Đàm Tâm. 


VÂN CƯ THÁNH THỦY TỰ CHÍ £ 
§#% k3 

Chí, 6 quyền và 1 quyền bổ di, do Minh 
Luân soạn vào đời Thanh, có bản in vào 
đời Thanh. Toàn chí chia ra làm 11 bộ loại: 
Hình thắng, Kiến trí, Tổ sư, Kỳ túc, Kiều 
ngụ, Linh đị, Cổ tích, Đề vịnh, Pháp phổ, 
Tán kệ, Thanh quy, cuối cùng phụ phần bổ 
d1. 


VÂN CƯ TỰ # # 3 

Còn gọi: Ph¡ Bạch Tự, Chân Nhự Tự, Long 
Xương Tự. Ở trên núi Vân Cư, huyện Vĩnh 
Tu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Do Đạo 


1009 


VÂN MÔN # ƒïÍ 





Dung xây dựng vào niên hiệu Nguyên Hòa 
thứ 8 (S13) đời Đường, khoảng niên hiệu 
Trung Hòa (881-884) Chung Vương ban 
cho tấm biển »Long Xương Thiền Viện«. 
Khoảng niên hiệu Đại Trung Tường Phù 
(1008-1016) đời Tống được ban tên »Chân 
Như Thiền Viện«. Sau bị phế hủy. Khoảng 
niên hiệu Vạn Lịch (1573-1619) đời Minh 
xây dựng lại, từng được sắc tứ tượng Phật, 
hòm kinh, bức hoành. Thiền sư Đạo Ưng 
trụ nơi đây cử dương tông phong Tảo 
Động, Đạo Giản, Hoài Nhạc, Phật Ấn Liễu 
Nguyên cũng từng trụ chùa này. 


VÂN MÔN # ?1 

I. Thiền sư Văn Yến sống vào cuối đời 
Đường-đầu đời Ngũ Đại, trụ Vân Môn 
Sơn, Thiều Châu, nhân đó có hiệu là Vân 
Môn. X. Văn Yên. 

2. Hiệu của Thiền tăng Tông Cảo sống vào 
đời Tống. X. Tông Cảo. 


VÂN MÔN KHUÔNG CHÂN 
THIỀN SƯ QUẢNG LỤC # ?] E 
T íị 8 ®k 

Còn gọi: Đại Từ Vân Khuông Chân Hoằng 
Minh Thiên sư ngữ lục, Vân Môn Văn Yến 
Thiển sư quảng lục, Vân Môn quảng lục. 
Ngữ lục, 3 quyền, do Vân Môn Văn Yến 
soạn vào đời Đường, Thủ Kiên biên, được 
xếp vào Đại Chính Tạng tập 47, trang 544. 
Sách này thu thập Pháp ngữ, Kệ tụng v.v... 
của Thiền sư Vân Môn Văn Yến. Cơ 
phong của Vân Môn Văn Yến cao vút, hay 
lạ, dụng ngữ giản dị trong sáng mà bất 
ngờ, hiển bày tông phong siêu việt. Các tắc 
»Vân Môn lộ trụ«, »Vân Môn càn thỉ 
quyết« trong sách này khiến cho mọi người 
cảm thấy thích đọc. Phần hành lục của 
quyền hạ là truyện ký chân thật của thiền 


sư do Tập hiền điện Lôi Nhạc soạn. Cuối 
quyền có phụ lục »Tụng Vân Môn Tam Cú 
Ngữ« § bài tụng còn sót lại của Duyên Mật 
(đệ tử Vân Môn). 


VÂN MÔN MẠCH LÃNG HOÀI 
THIỂN SƯ TÔNG MÔN THIẾT 
NẠN # ?3 #-;# lễ # Í7 ⁄ P1 4 ‡t 
X. Tông Môn Thiết Nạn. 


VÂN MÔN TAM CÚ # ?] = 4) 

Ba câu nói của Vân Môn khái quát được tư 
tưởng thiền pháp và phương pháp tiếp hóa 
người học của tông Vân Môn. Đó là: 

1. Hàm cái càn khôn: Muôn vàn sự vật đều 
là diệu thể chân như. 

2. Tiệt đoạn chúng lưu: Chặt đứt con 
đường ngôn ngữ, trừ dẹp cơ dụng của vọng 
niệm phân biệt. 

3. Tùy ba trục lãng: Khi ứng cơ tiếp vật, 
căn cứ vào trình độ của họ mà sử dụng thủ 
đoạn tiếp dẫn khác nhau. 

Kỳ thực, ba câu này là do sư Duyên Mật 
(đệ tử của Vân Môn) tổng hợp giáo thuyết 
của ngài rồi khát quát thêm mà thành. Tiết 
Ô Cự Đạo Hành Thiền sư trong NĐHN q. 
15 ghi: »l # = %X. [1= ÃJ. 
tị 1... Xš À lH Nữ. 4 fể đà  s — 
Tam huyền của Lâm Tế, Tam cú của Vân 
Môn, Ngũ vị của Động Sơn, trước mặt 
người mê chẳng nên nói mộng«. 




















VÂN MÔN THIÊN TỬ # ?3 £ # 
Phong thức tiếp hóa người học của tông 
Vân Môn giống như chiếu sắc của Thiên tử 
(nhà vua), một phen đưa ra liền quyết định 
được muôn cơ, chẳng được hỏi ổi hỏi lại, 
chăng cho phép người học do dự chút nào 
hết. Đây là thí dụ để chỉ gia phong của 
tông Vân Môn. 


1010 


VÂN NGỌA KỶ ĐÀM # ïÀ 4 3# 





VÂN MÔN TÔNG # f3 # 

Một trong năm tông phái của Thiền tông 
Trung Quốc, thuộc hệ Thanh Nguyên. 
Người sáng lập là thiền sư Văn Yến, sống 
vào cuối đời Đường - đầu đời Ngũ Đại 
(864-949), vì ngài trụ núi Vân Môn tỉnh 
Quảng Đông nên gọi là Vân Môn tông. 
Tông này lấy »Vân Môn tam cú« (Ba câu 
của Vân môn) là: Bao trùm trời đất, chặt 
đứt các dòng, Theo mòi đuổi sóng và 
»Nhất tự thiền« (Thiền một chữ) làm 
phương tiện tiếp dẫn người học, cao chót 
vót, hiểm trở, không dễ lãnh hội. Vào đời 
Ngũ Đại, Bắc Tống, Tông Vân Môn tất 
hưng htịnh, đến đời Nam Tống dần dần 
suy vi, vào sau đời Nguyên thì chìm mắt, 
không nghe nói đến. Pháp mạch của tông 
này kéo dài khoảng 200 năm. 

Tiết Tông Thừa Yếu Nghĩa trong DTNL 
























































ghi: »z Ï] 2% ft DỊ Ất lR.v ñ lữ 
SŠ v THÍ tế — ñJ BR #. ih jl — ẤŸ š 
%.. ĐI AK ÙỪN. #5 N #Hw EẤ.  B 
ñH E ŸÑ Ø6 # Mê, Äữ ƒˆ 33H, 1È L 
†R # # . TRE DI 8i JE đP BH. — Tông 


Vân Môn đặc biệt tha bắt, định đoạt trước 
khi mở miệng, nêu lên then chốt »ba câu«, 
đưa ra cơ phong ›một chữ‹, chặt đứt các 
dòng, không còn lôi thoát nẻo phàm. Mọi 
người đều nói tông ấy cao vút, hiểm trở, 
rất khó khế hợp. Nếu chẳng phải là bậc 
thượng căn lợi khi, hình như không thể ghé 
mắt đến.« 


VÂN MÔN TỰ # ?1 ‡ 

Chùa ở chân núi Vân Môn, nằm cách ngoại 
thành huyện Nhũ Nguyên (khu tự trị của 
dân tộc Dao), tỉnh Quảng Đông, Trung 
Quốc 6km. Là cái nôi của tông Vân Môn. 
Vào niên hiệu Đồng Quang thứ I (923) 
triều vua Hậu Đường thời Ngũ Đại, ngài 


Văn Yến là Tổ tông Vân Môn xây dựng 
Quang Thái Thiền Tự ở nơi đây, thiền tăng 
đông đảo, môn phong cực thạnh. Chính 
ngài lẫy tên núi để đặt tên cho tông phái. 
Về sau chùa được đổi tên là Chứng Chân 
Tự. Đại Giác Tự, Vân Môn Tự. Hiện tại 
chùa vẫn còn là nhờ ngài Hư Vân quyên 
góp trùng tu từ năm 1943 đến năm 1950. 
Vách trong công chùa hiện còn 2 tắm bia 
cô: 

I. Đại Hán Thiểều Châu Vân Môn Sơn 
Quang Thái thiền viện cố Khuông Chân 
đại sư Thật Tính bị (Bia Thật Tính của cố 
đại sư Khuông Chân ở thiền viện Quang 
Thái, núi Vân Môn, Thiều Châu, nước Đại 
Hán) được dựng vào niên hiệu Đại Bảo thứ 
1 (958) đời Nam Hán. 

2. Đại Hán Thiều Châu Vân Môn sơn Đại 
Giác thiền tự Đại Từ Vân Khuông Thánh 
Hoằng Minh đại sư bi ký. (Bia ghi về tiểu 
sử đại sư Đại Từ Vân Khuông Thánh 
Hoằng Minh ở Đại Giác thiền tự, núi Vân 
Môn, Thiều Châu, nuớc Đại Hãn), vào niên 
hiệu Đại Bảo thứ 7 (964). Trước chùa có 
núi Quán Âm, sau chùa có đầm Hoa Quế, 
hang Cửu Tiên, đá Chung Cổ là những 
cảnh đẹp thiên nhiên. 


VÂN NGỌA KỶ ĐÀM # 1t #, ‡+ 

Còn gọi: Cảm Sơn Vân Ngoa Kỷ Đàm. Bút 
ký, 2 quyền, do Trọng Ôn Hiểu Oánh viết 
vào đời Tống, được xếp vào 7ực Tạng kinh 
tập 148, trang I. Khoảng niên hiệu Thiệu 
Hưng (1131-1162), Hiểu Oánh ở ấn trong 
am Vân Ngọa, Cảm Sơn Khúc Giang 
Phong Thành (nay thuộc tỉnh Giang Tây) 
theo thể tùy bút ghi chép lại những lời di 
huấn và hành vi siêu thoát của các bậc Tôn 
túc khắp nơi, lời hay hạnh tốt của giới 
quan lại trí thức, hễ gặp sự việc gì có thể 


1O11 


VÂN NGOẠI # 2} 





giúp cho việc tu hành cảnh sách, làm 
gương mẫu cho người học thì sư đều thu 
thập. Nội dung gồm 90 điều như: Từ Phú 
Bật tụng thư, Tú Tử Chi văn, Đông sơn cát 
đến Tô Thức nạp y, Vô Trước Đạo Nhàn, 
Chính Thư ký thi v.v... Cuối quyền có phụ 
»Vân Ngọa Am Chủ Thư« ghi lại cơ duyên 
vấn đáp giữa Đại Huệ Tông Cảo (Thầy của 
Sư) với người học. 


VÂN NGOẠI # 2} 
Hiệu của Thiền tăng Tính Đôn đời Thanh. 
X. Tính Đôn. 


VÂN NHAM TỰ # # 3 

Ở phía đông nam huyện Du, tỉnh Hồ Nam, 
Trung Quốc. Thiền sư Đàm Thạnh đời 
Đường là người khai sơn. Người khai sáng 
tông Tào Động là Lương Giới từng tu tập 
nơi đây và được tâm ấn của Đàm Thạnh. 


VÂN PHONG # !‡ (2-956) 

Thiền tăng đời Ngô-Đinh, thuộc dòng Vô 
Ngôn Thông, đời thứ 3, nối pháp Thiền sư 
Thiện Hội. Sư họ Nguyễn, quê ở Từ Liêm 
quận Vĩnh Khương (nay thuộc huyện Hoài 
Đức, tỉnh Hà Tây), miền Bắc Việt Nam. 
Khi mẹ mang thai sư, thường trai g1ới tụng 
kinh, lúc sinh ra có hào quang chiếu sáng 
cả nhà. Bởi cha mẹ nhận thấy sự kinh đị ấy 
nên cho sư đi xuất gia. Đến lớn, sư theo 
hầu Thiền sư Thiện Hội ở Siêu Loại. Sư 
thuộc hàng cao đệ, được thầy truyền dạy 
thiền yếu, nối pháp Thiện Hội, thuộc dòng 
Vô Ngôn Thông đời thứ 3. Sau, sư trụ trì 
chùa Khai Quốc trong kinh đô Thăng 
Long. Đến niên hiệu Hiển Đức thứ 3 (956) 
đời Châu, sư thị tịch. Theo: 7hiền sư Việt 
Nam của HT. Thanh Từ. 


VÂN PHONG VĂN DUYỆT # »‡ + 
ý, 

Thiền tăng Văn Duyệt đời Tống, trụ Vân 
Phong tại Hành Sơn, thuyết pháp 40 năm, 
đệ tử rất nhiều, người đời gọi sư là Vân 
Phong Văn Duyệt. X. Văn Duyệt. 


VÂN THÊ CHÂU HOẰNG # #*# # 
+ 

Thiền tăng Liên Trì (tên Châu Hoằng) sống 
vào đời Minh, ở chùa Vân Thê tại Hàng 
Châu thuyết pháp, người đời gọi sư là 
»Vân Thê Châu Hoằng«. X. Liên Trì. 


VÂN THÊ SƠN # 3# ›› 

Núi ở phía tây Ngũ Vân Sơn, thành phố 
Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 
Trên núi vốn có 3 chùa: Chân Tế, Vân Thê, 
Thiên Trì. Về sau chỉ còn I chùa Vân Thê, 
nhờ Đại sư Liên Trì Châu Hoằng ở đây vào 
đời Minh nên chùa nổi tiếng. Ban đầu do 
trên đỉnh Ngũ Vân Sơn có đám mây ngũ 
sắc bao phủ, nên gọi là Vân Thê Sơn. Niên 
hiệu Càn Đức thứ 5 (976) đời Tống, có vị 
tăng Đại Thiên Chí Phùng kết am ở; trong 
núi có lắm cọp, nhưng khi Chí Phùng đến, 
cọp đều chịu phục, nên người đời gọi sư là 
»Phục Hồ Thiền sư«. Ngô Việt Vương cất 
chùa Vân Thê cho sư ở. Niên hiệu Trị Bình 
thứ 2 (1065) đời Tống, chùa được đổi tên 
là Thê Chân Viện. Về sau, dùng lại tên 
Vân Thê Tự. 


VÂN TIÊU AM # # #& 

Tên chùa trên núi Yên Tử, tính Quảng 
Ninh, miền Bắc Việt nam. Vì chùa nảy nhỏ 
nên gọi là am. Chùa nằm trên đường từ 
chùa Hoa Yên lên đỉnh núi Yên Tử. Vua 
Trần Nhân Tông sau khi xuất gia, lấy pháp 
hiệu Điều Ngự Giác Hoàng và trụ trì ở 


1012 


VẤN TẤN Ïïj šW 





chùa Hoa Yên. Điều Ngự thường đến chùa 
Vân Tiêu để ngồi thiền và tiếp các học trò 
của mình. Sau khi Ngài mất, hàng tháng 
các vị tăng thường đến am Vân Tiêu dâng 
hương lễ Phật rồi xuống nghỉ ở chùa Hoa 
Yên. 


VÂN TỤ # »ử (1242-1324) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Lý, tự Vân 
Ngoại, biệt hiệu Phương Phẩm, người xứ 
Xương Quốc (nay là huyện Định Hải tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Sư nối pháp 
ngài Trực Ông Đức Cử, thuộc tông Tào 
Động, từng trụ các chùa: Thạch Môn, 
Tượng Sơn, Trí Môn, Thiên Ninh, Thiên 
Đồng. Sư rất có biện tài, nhiều người từ 
Nhật Bản, Triều Tiên hâm mộ danh tiếng 
sư, tìm đến thưa hỏi. Tác phẩm: Ngữ lực, 
Thị kệ V.V... 


VÂN YÊN TỰ # # ‡ 

Còn gọi: Hoa Yên tự. Tên chùa Hoa Yên 
ngày xưa. Là chùa Tổ của phái Thiền Trúc 
Lâm Yên tử. Đời Hậu lê, vua Lê Thánh 
Tông đến thăm chùa, thấy sân chùa đầy 
hoa, bèn đổi tên là Hoa Yên. 


VẤN Rj 

Hướng về (giới từ), nhằm vào. Ván Môn 
quảng lục, q. trung ghi: »Bj 38 7K th 7E › 
Mũ jã 4W #6 tý, ƒR 1l ƒE “F IN ÃÑ # Zk 
Ñj ‹ Đổ ⁄§ ImỊ lề XH đt Í9 ñÑ jế 2} 
HỊ. ‡ Xí lñ]ƒK. 4 “: Œ #: — Nam 
Tuyên con trâu đực, tùy phần nạp chút íI. 
Ngươi hãy nói ở bên trong trầu nạp hay ở 
ngoài trâu nạp? Dù cho ngươi hướng về 
chỗ này nói được chỗ nạp phân minh i, 
Ta liễn nhằm vào ngươi mà đòi trâu«. 
Chương Huyền Sa Sư Bị Đại Sư trong 
CĐTĐL q. 1§ ghi: »i⁄¿ ä# Á #1 {ÐĐ # X4 















































W %4. #¿9/KiXẨM ƒí. M KT 
li] À Z27KI. lã # JX? — Các ngươi 
giống như người ngôi ngập đâu trong biển 
lớn, nước lút đầu, mà còn giơ tay hướng về 
người khác xin nước, có hiểu chăng?« 


VẤN ĐẦU Rj 5ã 

Còn gọi: Vấn đoan. Vấn đề. Bích Nham lục 
q. 1 ghi: »ïš fl #L fñ [ñ] Øð{. 1U 4 IÙ 7# 
1P s 4® & 8 JM. 1b ä# †K šJ ñb. — 
Ông tăng này đưa ra vấn đề cũng có thể 
nói là lạ. Nếu chẳng phải là Triệu Châu thì 
khó mà đáp với hắn«. 

Như Tịnh ngữ lục ghi: »#R #ủ JBñ ® Zš lỗ] 
lu v 6t I lH ‡È 4 TH Hổ. — Nhíu đôi 
mày lại đáp vấn để, đích thân thấy Phật 
chẳng dối nhau«. 























VẤN QUÁ Bị i8 

Lời chất vẫn của bậc Thây kiến tính đưa ra 
nhằm thử nghiệm đối phương. Tắc 4l, 
Bích Nham lục (Đại 48, 179 thượng) ghi: 
»8#t mà fn[ 2i 5ã {E 2 ( 7ï 4 Bì. Ÿí 
ÖĐï 3m HJ.. 35 2í ñÀ BH — #Z. X H fnJ 
1. 1U 2 [MÀ ) . — Thuốc kị đấu cần 
thử bậc tác gia. (Nếu chẳng nghiệm qua, 
đâu phân biệt được manh mối? Nếu gặp 
được thì cũng để cho ông xem xét, có ngại 
gì đâu? Cũng cân phải chất vấn để thử 
nghiệm)« 








VẤN TẤN Rj # 

Làm lễ hỏi thăm sức khỏe. Tiết Đan Hà 
Hòa thượng trong TĐT dq. 4 ghi: »ll #í lữ 
#ll l ðã ?Ÿ †H. hủ Z Tắt 4E f7 # IHỊ ME 
4#. HJ# F 4 ?‡ ff lí äk — Á. — 
ÁN #l 4 B MỈ.: — Đôi khi Sư đến sơn 
viện xin ngủ nhờ, gặp Vị tăng già cùng 
hành giả đang ngôi chung một giường. Sư 
liễn đặt y bát xuống để làm lễ hỏi thăm sức 






























































1013 


VẤN THIỀN Ƒj Xš 





khỏe mà hai vị chẳng đề ý đến«. 


VẤN THIỀN Rị 3# 

Còn gọi: Vấn thoại. Hỏi đáp về việc tham 
thiền. Từ đời Tống về sau, mỗi khi đàn việt 
hoặc quan chức đến thiền viện thỉnh Trụ trì 
thăng tòa thuyết pháp; trong chúng đặc biệt 
cử ra Ì vị tăng để chất vấn vị Trụ trì về 
việc tham thiền (vị tăng chất vấn này được 
gọi là Thiền khách). Môn Chức Vị trong 
Thiên Lâm Tượng Khí Tiên ghi: »ửã Tï Ñ\ 

















A5. Mi l# R ñt ÈšX. ⁄& lÑ Kữ % 
mHm Z BỊ] #, % + FI lRl ##. — Bởi có 


quan chức vào chùa thường thỉnh vị Trụ trì 
thăng tòa thuyết pháp, đến lúc ấy vị thiên 
khách bước ra thưa hỏi vị Trụ trì. Sự việc 
này gọi là vấn thiên«. 

Thông thường, Thiền khách dùng văn vần 
để hỏi, đôi khi dùng tụng để hỏi. Về sau, 
loại »vấn thiền« nảy dần dần nghiêng về 
hình thức nói suông, cách xa lãnh vực hỏi 
đáp thiền đã có từ trước. Theo: PQĐTĐ 
của nhóm Từ DI. 


VẤN VƯƠNG LÃO SƯ TÁC THẬP 
MA? R # # Éf 4 † /#? 

Hỏi Thầy Vương làm gì? Nơi chính mình 
vốn sẵn có Bản lai diện mục, đâu cần phải 
hỏi các bậc Thầy ở bên ngoài. Tắc 21, Bích 
Nham lục (Đại 48, 162 trung) ghi: »ỳE ]E 
ïL Bi li! + 24 ( EA 2Ã # Ít. 
lãi] + Z Hl f£ {ft š.  H Hã ï ñí 
J# ).. — Giang Bắc, Giang Nam đêu thưa 
hỏi Thấy Vương (Ông chủ chỗ nào, hỏi 
Thây Vương làm gì? Chính ngươi đã đi 
rách đôi giày có đó mà!)« 




















VẬT # 
Không có. Tiết Đạo Tín Hòa thượng trong 
TĐT q. 2 ghi: »Ñ 7? [l] ƒ ( ‡§ zb f£ lữ 








†t EU 5, 4 ) #Ị #, f®#H: # 
ìd# ÍE. HH El: E? 
È PE. Hl El: 3“ ZJ #E 1H. 
El: HE #E 2š HA. — Sư mới hỏi đứa bé 
(chỉ cho Hoằng Nhẫn lúc còn nhỏ) họ gì. 
Đứa bé đáp: Họ thì có mà không phải họ 
thường. Sư nói: Là họ gì? Đáp: Là họ Phật 
(Phật tính). Sư bảo: Vậy là ngươi không có 
họ. Đứa bé đáp: Vì họ ấy là không«. 








tÍ 





























VẬT GIAO THIỆP # 3% ¿3 

Còn gọi: Ÿô giao thiệp. Không dính dáng. 
Chỉ cho không quan hệ đến thiền pháp, căn 
bản không hợp thiền pháp. Lâm TẾ ngữ lục 





























ghi: »ÑÄ#j Ấš lí L1. ®*t ZJ 2š 1H. Th 
1". 4 R $Š tƒ xã: 3š BH È 
#:. 2# lị DI 4 #: 44 Hs — Ngươi vừa 











mở miệng, sớm đã không dính dáng. VÌ sao 
như thế? Chăng thấy đức Thích Tôn nói: 
Pháp làa văn tự, vì chẳng thuộc nhân 
chẳng tại duyên«. 


VẬT SƠ 3# 3 
Hiệu của Thiền tăng Đại Quan đời Tống. 
X. Đại Quan. 


VI ĐỐI VI ĐÃI 8 ‡‡ & # 

Dùng nhãn quang phân biệt đối lập, tức là 
đem cái nhìn thông thường của tục đế để 
xem vạn vật, thế giới. Tiết Báo Ân Khuông 
Dật Thiền sư trong NĐHN q. 10 ghi: »3 
Hỳ BH # ã lí. jlã šI jã fl. iH Rñ + 
JHỊ. Z4 # Đế %. 7R #®Œ PT f3 ‹ — Khi 
mê thì có trở ngại, dùng nhãn quang phán 
biệt đối lập, các thứ chẳng đông. Bông 
nhiên tỉnh ngộ thì cũng vô sở đắc«. 





























VI LÂM ĐẠO BÁI ÄÉ 3: # 
Thiền tăng Đạo Bái tự VI Lâm, sống vào 
đời Thanh, người đời gọi sư là »Vi Lâm 


1014 


VỊ TẠI ® ƒ#: 





Đạo Bái«. X. Đạo Bái. 


VI NHÂN Š ^- 

Tính cách, tính tình, vóc dáng của con 
TBƯỜiI. 

Tiết Bạch Vân Thủ Đoan Thiền sư trong 
NĐNN q. 19 ghi: »t Ù] thị f†  # 33 

















+: fÙA # # 1U ft. ft ÁA f1 J 
#4 *Í1!:s ® <2 \ M4. À ñữ 














Ấm á 14 2} HH] s — Do đó sơn tăng từng có 
tụng rằng: Chỗ người khác ở ta chẳng ở. 
Chỗ người khác đi ta chăng đi. Chẳng phải 
tính tình khó hòa hợp. Vì muốn tăng tục 
phải phán mình«. 


VI PHỤC # J§. 

Từ biểu thị quan hệ lựa chọn trong câu 
nghi vấn. Tiết Huệ Trung Quốc Sư trong 
TĐT q. 3 ghi: »lã H © b. lễ lR + 
là? — Có phải là tâm, có phải không là 
tâm?« 


VỊ 

1. Thiền sư tiếp dẫn, dẫn dắt người học. 
Tông Môn Võ Khó ghi: »5j ®š †|- } bẻ l8 
ñ“ Rl J3 BỊ. ñ ƒll Íã J# # R  ñấ? 

- Tuyết Đậu vắt óc nói thiên để tiếp dẫn 
ngươi, sao ngươi lại cô phụ ân đức như 
thế?« 

2. Cho là, nhận rằng. Lâm Tế ngữ lục ghi: 

2 






























































""... Mj HX lš — lí 4 
Hrl 1l. +z ?# AI ñhk 
8ä b. 4 ñt NÑMỊ 
HỦ B — +: H ft 
ï — ## ÏR.. — Chớ có 





lầm lần! Đạo lưu! Ngươi lấy lời nói của 
loại Ti hây này cho là chân đạo, là Thiện trì 
thức chẳng thể nghĩ bàn, còn mình là phàm 
phu chẳng dám ẩo lường các bậc lão túc. 
Đồ ngu sỉ! Cả đời ngươi chỉ có một kiến 


giải này, thật là cô phụ đôi mắt này«. 


VỊ CHÚNG TRÌ BÁT Ä 3# 3 4 

Vì chúng trì bát. Chư tăng vì muốn duy trì 
sinh hoạt vật chất trong tự viện nên ra 
ngoài chùa hóa duyên. Tiết Khai thị Thiền 
nhân Thù trong MANL ghi: »|H| fll. J 


lì. ‡£ ft £.‹ ft #/â‹: 4® 4 
2É } ñ* dc HH HỆ. — Xem lại 





trong chùa này, số miệng ăn đã nhiều mà 
Thường trụ lại chăng cấp đủ, ngôi nhìn sự 
việc như thế thật không chịu được, nên tôi 
phát tâm vì chúng trì bảt«. 


VỊ NHÂN Ä ^- 

Thiền sư tiếp dẫn người học. Tiết U Châu 
Đàm Không Hòa thượng trong NĐHN dq. 
11 ghi: »ãi !{ 3U fï lh jlã J6. Í7 lẪl 
|H| , 3X BÑ 3 lá À s — Vị quan cai quản 
Trấn Châu có người cô làm nỉ. Sau khi 
hành cước trở vê, Sư cô này muốn thuyết 
pháp tiếp dẫn người học«. 

















VỊITẠI $ # 

Chẳng đúng, chăng khế ngộ (thiền pháp). 
Tại (ZE): Trợ từ cuối câu. Tiết Vĩnh Khánh 
Quang Phổ Thiền sư trong NĐHN q. 12 











ghi: »Hl À. #4 X, Bã El: 3 Z2 DI # 
`... Hũ E1: #r RỊ xã 'h 














RỊ †H ñÑ ÿš Äi. El: Z2 fE 
í 3 lẾ. Si đi vào thất, Ấn (tức chỉ thiển 
sư Cốc Ẩn) hỏi: Nhân duyên vừa rồi ngươi 
làm sao hội? Sư đáp: Hội thì giữa đường 
thọ dụng, chẳng hội thì thế đề lưu bó. Ấn 
bảo: Chẳng đúng, hãy nói lại!« 

Tiết Ngũ Tổ Pháp Diễn Thiền sư trong 
NĐNN 4q. 19 ghi: »f? # #f % HH Jš tH 







































































*. ff f lí À J§. #t ẩn. 7R ñữ 
Íf# 1? H. ®% Náấx, li ft 7 HH 
#L{? P ñB 7N FÍfS‹ 1W 





1015 


VIÊM THIÊN PHÁ NHỨ #% Z # # 





#E s — Có vài thiên khách từ Lô Sơn đến. 
Họ đều có chỗ ngộ nhập. Bảo họ nói, họ 
cũng nói được nguyên do; Cứ nhân đuyên 
hỏi họ, họ cũng làm sáng tỏ được; bảo họ 
hạ ngữ, họ cũng hạ được. Có điều là chẳng 
khế ngộ (thiên pháp)«. 





VIÊM THIÊN PHÁ NHỨ * % # % 
Chỉ cho vật vô dụng, không cần thiết. Tiết 
Nghệ Ngôn trong NHQL q. 29 ghi: »‡jd Fš 
tá. HIỈ S3 H ñế: 5 3U BE 5. 
RỊ [| 3d 4ï 3 ñJ. ##t #6 fJ. ý Hl 
2 iW #4 ® . — Căn trần đã dứt thì linh 
quang tự bày; linh quang đã bày thì nhìn 
lại câu có nghĩa, câu không nghĩa đều như 
vật vô dụng«. 















































VIÊN AM ñl /# 
Hiệu của Thiền tăng Cư Đảnh đời Minh. 
X. Cư Đảnh. 


VIÊN ANH lị 3 (1878-1953) 

Tăng nhân hiện đại, họ Ngô, pháp danh 
Hoằng Ngộ, biệt hiệu Thao Quang, Nhất 
Hống Đường Chủ Nhân, người xứ Cổ 
Điền, Phúc Châu, Trung Quốc. Niên hiệu 
Quang Tự thứ 22 (1896) đời Thanh, sư 
xuất gia ở chùa Dũng Tuyền, Cổ Sơn, Phúc 
Châu, Năm kế, sư thọ cụ túc giới nơi Hòa 
thượng Diệu Liên tại chùa Dũng Tuyên. 
Năm 1898 sư mới vân du bốn phương, 
tham phỏng các bậc cao tăng trong những 
ngôi chùa nổi tiếng. Trước nhất đến tập 
thiền với ngài Dã Khai tại chùa Thiên 
Ninh, Thường Châu trong 5 năm. Kế đến 
tham thiền với ngài Kính An tại chùa 
Thiên Đồng, Ninh Ba trong 6 năm. Năm 
1914, sư nhận chức Tham nghị trưởng của 
Tổng hội Phật giáo Trung Hoa. Sau đó sư 
từng trụ trì các nơi: Ninh Ba Thất Tháp Tự, 


Thiên Đồng Tự, Pháp Hải Tự, Lâm Dương 
Tự. Năm 1917, sư lại ra nhận chức Hội 
trưởng Hội Phật giáo Ninh Ba. Năm 1929, 
sư cùng với những người trong hội như 
Pháp sư Thái Hư đề xướng thành lập Hội 
Phật giáo Trung Quốc và sư được bầu làm 
Hội trưởng liên tiếp 7 kỳ. Mùa thu năm 
1935, sư sáng lập Viên Minh Giảng Đường 
tại Thượng Hải, là đạo tràng Tịnh Độ. Năm 
1945 sư sáng lập Viên Minh Lăng Nghiêm 
Chuyên Tông Học Viện. Năm 1953, sư 
được bầu làm Hội trưởng nhiệm kỳ thứ 1 
của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Cả đời 
sư chủ trương Thiền Tịnh Song Tu, đặc 
biệt chuyên nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. 
Tác phâm: 7T Lăng-nghiêm Kinh giảng 
nghĩa, Viên Giác Kinh giảng nghĩa, Kim 
Cang Kinh giảng nghĩa. 


VIÊN ÂM ñl| 3# 

Tiếng nói của Phật, về nội dung, vừa hợp 
với chân lý, vừa hợp với trình độ người 
nghe; về hình thức thì vừa hùng hồn, vừa 
êm dịu dễ nghe. 


VIÊN CHÂU NGƯỠNG SƠN HUỆ 
TỊCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC | M\ # 
vụ 3 4t để Éñ 3ã 4 

Còn gọi: Ngưỡng Sơn Tịch Thiển sư ngữ 
lục, Trí Thông Thiển sư ngữ lục. Ngữ lục, 
l quyền, do Huệ Tịch soạn vào đời Đường, 
Ngộ Phong Viên Tín và Quách Ngưng Chi 
biên tập vào đời Minh, được xếp vào Wgự 
Tuyển ngữ lục quyền 4 và Tục Tạng kinh 
tập 119, trang 860. Bản thảo Ngưỡng Sơn 
ngữ lục đã có rất sớm, nhưng từ lâu không 
có người chỉnh lý, mãi đến lúc các vị như 
Viên Tín v.v... biên tập Ngũ Gia ngữ lục 
mới đem bản thảo này làm thành sách. Nội 
dung bao gồm trên 70 mục về: Hành thật, 


1016 


VIÊN CHIẾU l| Fá 





Pháp môn cơ duyên vấn đáp, Thị chúng, 
Du phương ngữ yếu v.v.. Trong ấy tỉnh 
thần đề khởi của pháp môn đều là cử 
dương tông phong của Quy Sơn, nên người 
đời thường đem ngữ lục này hợp chung với 
Quy Sơn ngữ lục và gọi là Phụ Tử ngữ lục. 
Ngữ lục này được biên tập xong vào niên 
hiệu Sùng Trinh thứ 3 (1630), được ấn 
hành vào niên hiệu Khang Hy thứ 4 
(1665). 


VIÊN CHIẾU lĩị 78 

I. Thiền tăng đời Đường, họ Trương, 
người Lam Điền, Thiểm Tây, Trung Quốc. 
Sư nối pháp thiền sư Trí Viễn, thuộc tông 
Hà Trạch đời thứ ó, trụ chùa Tứ Minh ở 
Kinh Sư. Sư tham dự soạn bộ »Tứ Phần 
Luật sao« theo lệnh vua, được vua ban tử 
y, bái làm »Lưỡng nhai Thập vọng Đại 
đức«. Tác phâm: Trinh Nguyên Tục Thích 
Giáo Lục«. 

2. Thiền tăng Việt Nam (999-1090), họ 
Mai tên Trực, quê ở Phúc Đường huyện 
Long Đàm (nay là huyện Thanh Trì, ngoại 
thành Hà Nộ]), là con người anh bà Linh 
Cảm Thái hậu (vợ vua Lý Thái Tông). 
Thuở nhỏ sư rất thông minh hiểu học, đến 
ấp Tiêu Sơn thọ giáo với Định Hương 
Trưởng Lão. Sư ở đây phục dịch nhiều 
năm để nghiên cứu sâu thiền học và nối 
pháp ngài thuộc dòng Vô Ngôn Thông đời 
thứ 7. Sư thường trì kính Viên Giác, tinh 
thông pháp tam quán, được ngôn ngữ tam 
muội, biện tài vô ngại. Về sau, sư tìm đến 
phía tả kinh đô Thăng Long dựng một ngôi 
chùa để hiệu là Cát Tường và trụ trì ở đó. 
Người học bốn phương tìm đến tham vấn 
rất đông. Sư có soạn »Dược Sư Thập Nhị 
Nguyện Văn« vua Lý Nhân Tông đưa bản 
thảo cho sứ thần sang Trung Hoa dâng vua 


Triết Tông nhà Tống. Vua Triết Tông trao 
cho các vị Cao tọa pháp sư ở chùa Tướng 
Quốc xem. Xem xong, các ngài tâu với vua 
Tống rằng: 
— Đây là nhục thân Bồ Tát ra đời ở 
phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tỉnh 
vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào. 
Vua Tống liền sắc sao lại một bản, bản 
chính trả lại cho vua ta. Sứ thần về kinh tâu 
lại, triều đình càng kính nê và khen thưởng 
sư. Kệ thị tịch: 
1# lịị lỗ BÈ L Tñ lỹ 
5š JH 2J ZJ ZẠ\ 4 Ä5 
3ï Ì# dò “š #t É TH 
Œ 2š lãi HH {E jÈ 
»Thân như tường bích dĩ đồi thì 
Cử thế thông thông thục bắt bi 
Nhược đạt tâm không vô sắc tướng 
Sắc không ân hiện nhậm suy di«. 
»Thân như tường vách đã lung lay, 
Đau đáu người đời luống xót thay. 
Nếu đạt tâm không, không tướng sắc, 
Sắc không ấn hiện mặc vẫn xoay«. 
Tác phẩm: 

Tán Viên Giác Kinh 

Thập Nhị Bỏ Tát Hạnh Tu Chứng Đạo 
Tràng. 

Tham Đồ Hiển Quyết quyền. 
3. Thiền viện tọa lạc tại ấp 2 xã Phước 
Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam. Thiền viện mang tên một thiền 
sư Việt Nam đời Lý và do Hòa thượng 
Thích Thanh Từ tạo lập vào năm 1975, 
Buổi đầu nơi đây chỉ là một căn trại để cho 
34 ni cô tạm trú làm ruộng, rẫy; trải qua 3 
lần trùng tu: 1976, 1983, 1994 chùa mới 
được khang trang như ngày nay. Từ cây số 
73 trên quốc lộ 15 về bên trái, du khách sẽ 
theo một con đường đất dẫn đến thiền viện 
khoảng 2km. Qua cổng tam quan, du khách 

































































1017 


VIÊN CHIẾU ĐẠI SƯ l R8 % fi 





sẽ lần lượt tham quan: Nhà khách, Chính 
điện, Tổ đường, Thiền đường, nhà kho, 
nhà trù và khu thiền thất. Tất cả các kiến 
trúc trên được phân bố hài hòa trong một 
khuôn viên xanh mát bóng cây của vườn 
tược và đồng ruộng. 


VIÊN CHIẾU ĐẠI SƯ Bi] /# % #ặ 
Hiệu của Thiền tăng Thủ Khâm đời Ngũ 
Đại. X. Thủ Khâm. 


VIÊN CHIẾU THIỀN SƯ lãị 78 3# 
Hiệu của Thiền tăng Tông Bản đời Tống 
do vua Tống Triết Tông ban cho. X. Tông 
Bản. 


VIÊN CHỨNG Ïñïị ‡# 

Thiền tăng đời Trần, Việt Nam. Sư trụ trì 
tại chùa Hoa Yên núi Yên Tử, đã đón vua 
Trần Thái Tông, khi vua trốn lên núi để tu. 
Sư đã dạy vua bằng những lời bất tử như 
sau: Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ 
ở trong tâm. Tâm lặng mà biết thì đó là 
Phật thật... 


VIÊN CƠ THIỀN SƯ lỊ 3* z# Ég 
Hiệu của Thiền tăng Đạo Mân đời Tống. 
X. Đạo Mân. 


VIÊN DUNG Ïñ| Ä& 

Dung hợp hài hòa, không còn mâu thuẫn 
đối lập nữa: Sinh tử tức Niết-bàn, Chúng 
sinh tức Phật, phiền não tức Bồ-đề. Cảnh 
giới Của người giác ngộ, cũng chính là 
thuyết Trung đạo. 

VIÊN GIÁC THIỀN SƯ lỊ # 3# É 
Thụy hiệu của Tổ Bồ-đề-đạt-ma do vua 


Đường Đại Tông truy tặng. X. Bồ-đề-đạt- 
ma. 


VIÊN GIÁM THIỀN SƯ ñị # 3# 
Thụy hiệu của Thiền tăng Pháp Viễn đời 
Tống. X. Pháp Viễn. 


VIÊN HIỂN lñ] #8 (1449-?) 

Thiền tăng đời Minh, họ Trần, hiệu Ngọa 
Vân, Tri VI Tử; người xứ Phú An (nay là 
huyện Vân, tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc. 
Thuở nhỏ sư vào chùa Huệ Sơn xuất gia. 
Niên hiệu Thành Hóa thứ 2 (1466) sư được 
cạo tóc làm tăng. Sư đọc nhiều kinh sách 
nhà Phật, giói hạnh tỉnh cần, nối pháp 
Thiền sư Sở Thạch. Chăng bao lâu sư ở am 
Cao Mai học đại ý các sách Luận Ngữ, 
Mạnh Tử do Tần Hạnh Nghĩa truyền dạy 
và ngâm vịnh. Niên hiệu Hoằng Trị thứ 10 
(1497) sư trụ trì chùa Huệ Sơn, sưu khảo 
sự tích để soạn sách »Huệ Sơn Ký« gồm 
20 quyền. 


VIÊN HỌC li # (1053-1116) 

Thiền tăng đời Lý, họ Hoàng, quê làng 
Như Nguyệt, tu ở chùa Đại An Quốc, 
huyện TẾ Giang (tức huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên ngày nay), miền Bắc Việt 
Nam. Thuở nhỏ sư đọc hết các loại sách 
ngoài đời, đến năm 20 tuổi mới nghiên tầm 
nội điển. Nhân nghe một câu nói của Thiền 
sư Chân Không mà tâm sư được mở sáng. 
Sư nối pháp Thiền sư Chân Không, thuộc 
dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi đời thứ 17. Suốt 
năm, sư chỉ khoác một áo nạp, dù mưa gió 
lạnh nóng. Bình bát, tích trượng chẳng rời 
thân, sư tùy phương giáo hóa. Cho đến 
việc sửa cầu, đắp đường... chăng việc nào 
sư không đứng ra làm trước, rồi mới 
khuyến bảo người. Sư có làm bài kệ hóa 
duyên: 

đực HH 3 29 ^ X | 



































1018 


VIÊN NGỘ El ‡# (1566-1642) 





tỉ †V |HỊ ?# H Tử lít 

lặi tt Yf ÃJ #2 từ 3B 

»Lục thức thường hôn chung dạ khổ 
Vô minh bị phú cửu mê dung 

Trú dạ văn chung khai giác ngộ 

Lãn thần tịnh sát đắc thần thông«. 
»Sáu thức tối tăm khổ đêm dài, 

Vô mình che đậy mãi mê say. 

Sớm tôi nghe chuông lòng tỉnh giác 
An nhiên cõi tịnh đắc thân thông«. 
Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 























VIÊN HÚC Ï] 3» 

Thiền tăng đời Minh, tự Vạn Tùng, người 
xứ Thông Hải (nay thuộc Vân Nam) Trung 
Quốc. Sư xuất gia từ bé, chuyên tính nơi 
thiền lý. Khoảng niên hiệu Sùng Trinh 
(1628-1644) sư ở chùa Cung Trúc tại Côn 
Minh (nay thuộc Vân Nam). Sư cố ý bắt 
chước Hòa thượng Tế Điên đời Nam Tống, 
thường vào quán rượu ca hát, say sưa, nói 
việc vị lai phần nhiều rất trúng. Sư thường 
nhập định ở ven đường, ngày đêm đều ngồi 
xếp bằng, dù trời có mưa gió nhưng sư vẫn 
bất động. Một hôm tắm gội, lễ Phật xong, 
sư nói kệ rồi thị tịch. 


VIÊN KHOAN Ïl #% 

Thiền tăng đời Trịnh Nguyễn phân tranh. 
Sư là người Trung Quốc đến đàng trong 
vào thế kỷ 17. Khi thiền sư Việt Nam là 
Hương Hải còn làm Tri phủ ở Triệu Phong 
(Quảng TrỊ) năm 1652, ông đã theo học 
Phật pháp với vị sư Trung Quốc này. 


VIÊN MÃN THƯỜNG CHIẾU 
QUỐC SƯ NGỮ LỤC l # # ## BỊ 
É§ 3E 4 

X. Phật Quang Quốc sư ngữ lục. 


VIÊN MINH l1 3l (855-990) 

Thiền tăng đời Tống, họ Trần, người Phúc 
Châu, Trung Quốc. Sư tham Quy Sơn Linh 
Hựu được ý chỉ, còn thỉnh ích nơi ngài 
Tuyết Phong. Sư từng đến núi Ngũ Đài 
thấy Văn-thù hóa hiện. Các chùa do sư lập 
ra đều lấy Văn-thù làm tên. 


VIÊN NGÂN ii 4# (?-1580) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lý, người xứ Vũ 
Thanh (nay thuộc hà Bắc) Trung Quốc. 
Thuở nhỏ sư hầu hạ trong cung, những khi 
rảnh rồi sư lưu tâm vào Phật điển. Sư tham 
vấn nhiều chùa nổi tiếng ở Nam Hải, đến 
chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, theo ngài Vô 
Ngôn Đạo Công cạo tóc làm tăng. Sau đó 
ở ân nơi am Triêu Dương tại núi Thượng 
Phương, nghĩ rằng đường sá đến núi 
Thượng Phương xa xôi, khó khăn nên sư 
quyên góp và xây dựng Phố Tế Thiền Tự 
tại Cô Sơn khâu để tiện lợi cho khách hành 
hương. 


VIÊN NGỘ Ïĩị !# (1566-1642) 

Thiền tăng đời Minh, họ Tưởng, tự Giác 
Sơ, hiệu Mật Vân, người Nghĩ Hưng 
(Giang Tô) Trung Quốc. Năm 29 tuổi sư 
theo Chính Truyền chùa Vũ Môn ở Long 
Trì xuất gia, sau đó theo thầy đến kinh đô 
truyền pháp, qua đỉnh núi Đồng Quan vô ý 
trợt té hoát nhiên đại ngộ. Chính Truyền 
trao cho pháp y làm truyền nhân tông Lâm 
Tế. Sư đi du phương Cửu Hoa, Phổ-đà, 
Thiên Thai, khắp cả Ngô Việt. Niên hiệu 
Vạn Lịch thứ 45 (1617) sư trụ trì chùa 
Long Trì, lần lượt trụ các chùa Thông 
Huyền, Kim Túc, Hoàng Bá, Thiên Đồng. 
Từng ở 6 đạo tràng, sư thuyết pháp hơn 30 
năm. Phục hưng Thiên Đồng Thiền Tự làm 
cho tông Lâm Tế được trung hưng. Người 


1010 


VIÊN NGỘ KHÁẮC CẦN lãl ‡# 7z #) 





quy y hơn ba vạn, đệ tử đắc pháp 12 người 
đều là những vị trụ trì các chùa nỗi tiếng. 
Niên hiệu Sùng Trinh thứ 15 (1642) sư trở 
về ở chùa Thông Huyền, Thiên Thai mà 
tịch. Đời Thanh, vua Khang Hi truy tặng 
hiệu »Huệ Định Thiền sư«. Tác phâm: Mát 
Vân ngữ lục. Tịch Vọng Cứu Lược Thuyết. 


VIÊN NGỘ KHẮC CẦN li ‡# #, # 
Vua Tống Cao Tông ban cho Thiền tăng 
Khắc Cần đời Tống hiệu Viên Ngộ, nên 
người đời gọi sư là Viên Ngộ Khắc Cần. 
X. Khắc Cần. 


VIÊN NGỘ PHẬT QUẢ THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC ñl †# 1È % ?#$ Éñ ‡# ¿ 

Ngữ lục, 20 quyên, do Viên Ngộ Khắc Cần 
soạn vào đời Tống, nhóm Hồ Khâu Thiệu 
Long... biên tập, được xếp vào Đại Chính 
Tạng tập 47, trang 713. Sách này được 
biên tập trước khi Thiền sư Viên Ngộ Khắc 
Cần thị tịch 2 năm, tức vào niên hiệu Thiệu 
Hưng thứ 3 (1133). Nội dung bao gồm các 
loại ngữ lục trong một đời của Thiền sư 
Khắc Cần như: Thượng đường, Tiểu tham, 
Phổ thuyết, Pháp ngữ, Niêm cổ, Tụng cổ, 
Kệ tụng, Chân tán, Tạp trước, Phật sự v.v.. 
Từ sách này chúng ta biết được tông phong 
Lâm Tế vào đời Tống cùng với trình độ và 
sự tích của thiền tăng. 


VIÊN NGUYỆT l] Hj (1300-1378) 

Thiền tăng Nhật Bản, gọi đủ là Trung 
Nham Viên Nguyệt, niên hiệu Thái Định 
thứ 2 (1325) sang nhà Nguyên đắc pháp 
nơi Thiền sư Cổ Lâm Thanh Mậu, Thiên 
Ninh Cảnh Đàm, đời thứ 23 hệ Nam Nhạc, 
đời thứ 6 tông Lâm Tế. Niên hiệu Chí 
Thuận thứ 3 (1332) sư trở về nước, trụ trì 
chùa Kiết Tường. Có Thi tập, ngữ lục 


truyền lại đời. 


VIÊN QUẢ Bị # (1484-1573) 

Thiền tăng đời Minh, họ Đinh, tự Chỉ 
Viên, hiệu Huyền Không, Hương Lâm, 
người xứ Trấn Giang (nay thuộc Giang Tô) 
Trung Quốc. Ban đầu sư giữ chức Chỉ huy 
sứ Vệ thủ lăng ở Phụng Dương. Sau đó bỏ 
quan chức cạo tóc làm tăng. Sư ở núi Ngũ 
Đài tụng kinh Viên Giác có tỉnh. Năm 34 
tuổi, sư đến Hàng Châu, lên tuyệt đỉnh 
phía bắc Cao Phong, chuyên tọa thiền đến 
6 năm, thông suốt trong ngoài, thấu rõ 
thiền pháp. Niên hiệu Gia Tĩnh thứ 34 
(1555), sư dâng kế đánh Nhật cho Tổng 
đốc Hồ Tôn Hiến và đấy lui được giặc. Về 
già sư đến Ngô Việt, ra hoằng pháp trụ 
chùa Phật Huệ ở Hàng Châu. sư rất trọng 
thiền luật, ngưng thần nơi vắng lặng, mỗi 
buổi sớm đều tụng kinh Kim Cang. Tác 
phẩm: Kửm Cang Kinh Âm Thích Trực 
Giải. 


VIÊN THÔNG DIỆU GIÁC THIỀN 
SƯ ñl :ä 3 # # Éñ 

Thự hiệu của Thiền tăng Thanh Dục đời 
Ngũ Đại do Ngô Việt Vương ban cho. X. 
Thanh Dục. 


VIÊN THÔNG MINH QUẢNG 
THIỀN SƯ ÏỊ :§ %1 / Zÿ É 

Thiền tăng Minh Quảng đời Thanh, người 
đời gọi là »Viên Thông Minh Quảng Thiền 
sư. X. Minh Quảng. 


VIÊN THÔNG NỘT ñl :ä ‡# 

Thiền tăng Cư Nột sống vào đời Tống, ở 
chùa Viên Thông, Lô Sơn, người đời gọi 
sư là »Viên Thông Nột«. X. Cư Nội. 


1020 


VIÊN THÔNG TỰ li iă #? 





VIÊN THÔNG QUỐC SƯ ñ iä 
É (1080-1151) 


Thiền tăng đời Lý, tục danh Nguyễn 
Nguyên Ức, quê làng Cổ Hiền (nay thuộc 
huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông), miền 
Bắc Việt Nam. Sư nối pháp ngài Viên Học 
thuộc dòng Tỳ-m-đa-lưu-chi đời thứ 18. 
Sau, sư dời về phường Thái Bạch, kinh đô 
Thăng Long, lập nghiệp luôn tại đây. Thế 
tộc làm tăng quan, cha tên Huệ Dục làm 
quan dưới triều Lý đến chức Tả hữu nhai 
Tăng lục. Sư tư chất thông minh, học hiểu 
đến chỗ tỉnh diệu, có chí xuất gia lúc còn 
nhỏ. Sư từng gặp Thiền sư Viên Học chùa 
An Quốc và nhân đó được khế chỉ. Niên 
hiệu Hội Phong thứ 6 (1097), sư đậu thủ 
khoa kỳ thi Tam GIáo, được sung vào chức 
Đại văn. Đến niên hiệu Long Phù Nguyên 
Hóa, triều đình mở khoa thi để cất nhắc kẻ 
có tài lớn trong thiên hạ, để bố sung cho 
các chức quan vừa tăng vừa đạo còn thiếu 
sót, sư lại đỗ đầu. Nhà vua quá quý kính 
muốn đem chính sự giao phó cho sư, sư cố 
từ chối chẳng đám nhận. Vua bèn tiến chức 
Nội Cung phụng Truyền giảng pháp sư. 
Bấy giờ, sư tùy cơ giảng giải giáo lý, khiến 
người giác ngộ, Sư giải hoặc, phá ngu cho 
học nhân một cách chớp nhoáng, sắc bén. 
Những người thụ giáo nơi sư đều nỗi tiếng 
sau này. Niên hiệu Đại Khánh thứ 3 (1112) 
sau khi trùng hưng ngôi chùa Diên Thọ, 
vua sắc sư làm bài văn bia. Vua mến phục 
tải, phong sư lên chức Tả nhai Tăng lục. 
Sư có trình bày việc trị loạn, hưng vong 
của đất nước; Vua nghe qua rất hài lòng, 
lại thăng sư chức Hữu nhai Tăng thống, Tri 
giáo môn công sự. Sư giữ thái độ thung 
dung, tuy nghiêm trang nhưng thân gần để 
dâng hiến lời khuyên nhủ bảo ban vua, 


chưa từng bê trễ thiếu sót. Niên hiệu Thiên 
Chương Bảo Tự thứ 5 (1137) vua sắp 
băng, sư có dự vào hàng Cô mệnh thảo tờ 
di chiếu. Vua phó thác mọi việc cho sư. 
Sau, sư về làng Cổ Hiền tỉnh Nam Định 
lập ngôi chùa hiệu Quốc Ân trụ trì đến già. 
Niên hiệu Đại Định thứ 4 (1143) nhà vua 
vinh thăng sư chức Tả hữu nhai Tăng 
thống, Nội cung phụng Tri giáo môn công 
SỰ, “Truyền giảng Văn chương, Ứng chế hộ 
quốc Quốc sư và ban cho y hồng. 
Tác phẩm: 

Chư Phật Tích Duyên Sự, 30 quyền. 

Hồng Chung Văn Bì Kỷ. 

Tăng Già Tạp lục, hơn 50 quyền. 

Viên Thông tập, hơn 1000 bài thơ. 
Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


VIÊN THÔNG TỰ ñl :§ 3 

Còn gọi: Đồng Lâm rự. Chùa ở chân núi 
phía tây Lô Sơn, tỉnh Giang Tây, Trung 
Quốc, do Nam Đường Hậu Chủ xây dựng. 
Lúc ấy do ngài Duyên Đức đứng ra chăm 
sóc việc cất chùa. Khoảng niên hiệu Khánh 
Lịch (1041-1048) đời Tống, Thiền sư Cư 
Nột từ chùa Quy Tông dời sang chùa này, 
cùng với Âu Dương Tu lập ra »Thanh 
Tùng Xã«, làm cho thiền pháp hưng thạnh, 
đệ tử được 3. 000 vị. Khoảng niên hiệu 
Nguyên Phong (1078-1085), Vua Thần 
Tông ban cho bảng hiệu »Đông Lâm Tự«; 
ít lâu sau đổi thành »Đông Lâm Thái Bình 
Hưng Quốc Thiền Viện«, phái ngài Hoàng 
Long Huệ Nam trụ trì, giáo hóa rất thạnh. 
Dưới 2 đời Nguyên, Minh chùa trở thành 
đạo tràng Tịnh Độ, đến đời Thanh thì chùa 
dần dần suy đồi. Trong một bài thơ từ giã 
bạn bè, nhà sư Thương Hạo có làm bài thơ 
có đề cập đến chùa Đông Lâm như sau: 


1021 


VIÊN TÍN RE fŠ (1571-1647) 





»Nhất tọa Đông Lâm tự 
Tùng lai vi hạ san 

Bắt nhân tầm trưởng giả 
Vô sự đáo nhân gian 

Túc vũ sầu vi khách 

Hàn cầm tán vị hoàn 
Không hoài cựu sơn nguyệt 
Đồng tử tụng kinh nhàn«. 
»Mlột bán lên chùa học 
Hôm nay mới hạ san 
Chẳng mong tìm trưởng giả 
Bởi rảnh tới nhân gian 
Mưa tối cho buôn khách 
Chữm côi chứa họp đàn 
Nhớ hoài trăng núi cũ 

Lúc nhỏ tụng kinh nhàn«. 
(Cao Tự Thanh dịch). 


VIÊN TÍN Ïl 1š (1571-1647) 

Thiền tăng đời Minh, họ Chu, ban đầu lấy 
hiệu Tuyết Đình, sau đổi lại Tuyết Kiệu. 
Về già tự xưng Ngữ Phong Lão Nhân. 
Năm 29 tuổi xuất gia, hành cước bốn 
phương, sư tham kiến Diệu Trinh chùa Phố 
Tế núi Tần Vọng có tỏ ngộ, trở về Thiên 
Thai tìm người ấn chứng, chợt ngâng đầu 
thấy ba chữ »Cổ Vân Môn« hoát nhiên đại 
ngộ đến tham kiến Huyền Hữu Chính 
Tuyển được ấn khả nối pháp làm truyền 
nhân tông Lâm Tế. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 
43 (1615) ra hoằng pháp trụ am Thiên Chỉ 
ở Kính Sơn, sau trụ chùa Khai tiên ở Lô 
Sơn, chùa Đông Tháp ở Chiết Giang. Tác 
phâm: Tuyết Kiệu Viên Tín Thiên sư ngữ 
lục 4 quyền. 


VIÊN TỊNH ñị :# (1588-1639) 

Thiền tăng đời Minh, họ Lục, tự Trúc 
Phan, người xứ Trường Châu (nay là Tô 
Châu) Trung Quốc. Năm lên 9, sư theo 


Thiền sư Bảo Nguyệt ở chùa Thụy Quang 
xuất gia, đến 18 tuổi được cạo tóc làm 
tăng. Sư phát phân tham cứu, tham vấn 
khắp nơi. Chùa Thụy Quang bị hủy hoại 
hơn trăm năm, chỉ là I ngôi chùa hoang 
phế. Sư thệ nguyện sửa sang, ban ngày cổ 
động quyên góp, đến đêm quỳ gối mặc 
nguyện. Vào năm Thiên Khải thứ 4 (1624) 
sư xây Thất Phật các, rồi thỉnh ngài Hoằng 
Triệt trụ trì. Niên hiệu Sùng Trinh thứ 2 
(1629) sư sửa Thiên Ninh Phù đồ cảm 
tháp. Sư có thân tướng lùn thấp nhưng giới 
pháp tinh nghiêm, càng tỉnh chuyên về lập 
đạo tràng. 


VIÊN TỊNH ĐẠI SƯ ñl ;# % É# 
Hiệu của Thiền tăng Chí Nguyên đời Ngũ 
Đại. X. Chí Nguyên. 


VIÊN TRÍ l| # (769-835) 

Còn gọi: Tổng Trí. Thiền tăng đời Đường, 
họ Trương, người Dự Chương (Nam 
Xương, Giang Tây) Trung Quốc. Thuở nhỏ 
sư theo Hòa thượng Niết-bàn xuất gia, sau 
đó theo Dược Sơn Duy Nghiễm được tâm 
ấn và nối pháp. Đi tham phỏng các nơi, 
đến núi Đạo Ngô, Đàm Châu (Trường Sa, 
Hồ Nam) tụ hội đồ chúng đại chấn thiền 
phong. Thụy là »Tu Nhất Đại Sư. 


VIÊN TRÍ ĐẠI SƯ ñ| # % É# 
Thụy hiệu của Thiền tăng Đại An đời 
Đường. X. Đại An. 


VIÊN TRÍ THIỀN SƯ ñị # 3# #f 

I. Hiệu của Thiền tăng Hoằng Biện đời 
Đường. X. Hoằng Biện. 

2. Hiệu của Thiền tăng Thiệu Tông đời 
Ngũ Đại. X. Thiệu Tông. 


1022 


VIÊN MÔN TỊNH TRỤ THIỀN SƯ ?8 Ƒ1 3# ‡t ## Iÿ 





VIÊN TRỪNG Ì š# (1561-1626) 

Thiền tăng đời Minh, họ Hạ, tự Trạm 
Nhiên, hiệu Tân Thủy Đạo Nhân, người xứ 
Cối Kê (nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh 
Chiết Giang) Trung Quốc. Ban đầu sư làm 
lính đưa thư, do vì đưa lầm công văn nên 
bị phạt trượng. Sau sự việc đó, sư theo Hòa 
thượng Diệu Phong cạo tóc làm tăng. Tuy 
chăng biết chữ nhưng sư thông sáng hơn 
người; nghe các sư tăng biện luận, sư thầm 
nhớ văn kinh tìm hiểu chân lý. Sư đến lễ 
ngài Vân Thê Châu Hoằng xin thụ giới cụ 
túc; Châu Hoằng xem trọng sư như bậc tái 
lai. Sư còn tham vấn Thiền sư Phương 
Niệm, được ngài ấn khả làm truyền nhân 
tông Tào Động. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 42 
(1614) sư trụ trì chùa Quảng Hiếu, năm kế 
trụ trì chùa Kính Sơn; năm sau nữa (1616) 
trụ trì chùa Đông Tháp. Sư có thái độ rất 
bình thản đối với người sang hay kẻ hèn. 
Lúc thăng tòa chỉ nói những lời bình dị, 
giảng kinh thuyết pháp đều có diệu lý. Tác 
phâm: Miớ-bàn Hội Sớ, Khái Cổ lục, Vân 
Môn Trạm Thiền sư ngữ lục, Ngũ Đăng 
Pháp Ngữ, Pháp Hoa Ý Ngữ, Lăng Nghiêm 
Kinh Úc Thuyết, Tư Ích Phạm Thiên Sở 
Vấn Kinh Giản Chú, Kim Cang Tam Muội 
Kinh Chú Giải, Tông Môn Hoặc Vấn. 


VIÊN TU Ïñị 1# (1575-1635) 

Thiền tăng đời Minh, họ Mẫn, tự Vô Ản, 
người xứ Kinh Khê (nay là huyện Nghi 
Hưng, tỉnh Giang Tô) Trung Quốc. Năm 
20 tuổi sư vào chùa Long Trì cạo tóc làm 
tăng, năm 24 tuổi được độ. Sư đóng cửa 
tĩnh tu, một hôm nghe tiếng lừa kêu sư liền 
đại ngộ. Sư đến chùa Phổ Chiếu ở Bắc 
Kinh, tham vấn Thiền sư Chính Truyền, 
được ngài ấn chứng làm truyền nhân tông 
Lâm Tế. Sư còn yết kiến nhiều vị Tôn túc, 


rồi trở về giữ chức Ký thất ở chùa Long 
Trì, thông suốt được tâm tủy của Chính 
Truyền. Niên hiệu Thái Xương thứ l 
(1620), sư ân cư trong Khánh Sơn tại 
Thường Châu, sáng lập chùa Khánh Sơn. 
Sư có phong nghỉ lỗi lạc, bâm tính điềm 
đạm, lẫy việc phục hưng môn phong của 
thầy làm nhiệm vụ của mình. Kẻ sĩ mộ đạo 
bốn phương nghe danh tìm đến, rộn rịp cả 
chùa. 


VIÊN TU THIỀN SƯ lị 4# z## É 

Thụy hiệu của Thiền tăng Đạo Lâm, thuộc 
tông Ngưu Đầu, sống vào đời Đường. X. 
Đạo Lâm. 


VIÊN XUẤT lñỊ :: (1605-1645) 

Thiền tăng đời Minh, họ Thùy, hiệu Ngọa 
Long, được sinh ra bên chằm Hán Nhạc, 
chân núi Dương Sơn, Trung Quốc. Xuất 
gia năm 13 tuổi, thông giáo học, thường 
tham học nơi các pháp hội Ngưu Sơn, 
Hoàng Long ở Tứ Xuyên. Một hôm, sư 
đọc Cảnh Đức Truyểền Đăng lục có cảm 
ngộ liền đến tham vấn Phá Sơn Hải Minh, 
nối pháp Ngài, thuộc tông Lâm Tế. Niên 
hiệu Sùng Trinh thứ I (1638), sư trụ trì 
viện Chỉ Nguyệt ở Tứ Xuyên. Về sau từng 
trụ các chùa: Thê Linh ở Tứ Xuyên, Thiên 
Hoàng ở Hà Nam, Hoa Nghiêm ở Hà Bắc, 
Ngọa Long ở Tứ Xuyên. Sư vốn có 20 
quyển ngữ lục nhưng nay chỉ còn Nzo 
Châu Ngọa Long Thiên sư ngữ lục 3 
quyền. 


VIỄN MÔN TỊNH TRỤ THIỀN SƯ 
‡¿ P1 ;# H Zl ÚT 

Thiền tăng Tịnh Trụ sống vào đời cuối 
Minh đầu Thanh, có hiệu là Viễn Môn, 
người đời gọi là »Viễn Môn Tịnh Trụ 


1023 


VIỆN CHỦ [# 3: 





Thiền sư«. X. Tịnh Trụ. 


VIỆN CHỦ I# + 

VỊ tăng chủ nhiệm một ngôi điện đường 
của một tự viện. Chức vụ này ở dưới quyền 
vị Trụ trì trong tùng lâm Trung Quốc thuở 
xưa. Ngày nay thường gọi vị Trụ trì là 
Viện chủ, còn vị chủ nhiệm một ngôi điện 
đường là Giám sự. Tiết Đan Hà Thiêu Phật 
trong TĐL q. 14 ghi: »ƒé ÙŠ 5ï ‡kS£. 38 
X3. lHW * f# Hà k IH. Bš 3 ñ 
2 : - Về sau sư đến chùa Huệ Lâm, gặp 
lúc trời thật giá rét, sư đem tượng Phật gỗ 
xuống đốt đề sưởi ấm. Viện chủ quở trách 
Ssưự«. 





VIỆT SƠN CÁT TƯỜNG THIỀN 
VIỆN 3È 1 # 2Ý Z# l# 
X. Hoa Lâm tự. 


VINH TÂY # #% (1141-1215) 

Thiền tăng Nhật Bản tông Lâm Tế, dòng 
Hoàng Long, được xem là vị Tổ khai sáng 
Thiền tông tại Nhật Bản. Sư đến Trung 
Quốc hai lần và lần thứ hai, sư được Thiền 
sư Hư Am Hoài Thưởng ở chùa Vạn Niên 
trên núi Thiên Thai ấn chứng. Sư cũng là 
người thầy đầu tiên của Đạo Nguyên Hy 
Huyền, người khai sáng dòng Thiền Tào 
Động tại Nhật. Trong những năm cuối đời, 
sư hoằng hóa tại hai trung tâm Kinh Đô và 
Liêm Thương (Nhật Bản). Tác Phẩm: 
Hưng Thiên Hộ Quốc Luận. 


VĨNH AN # # (911-974) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Ông, người Ôn 
Châu (Chiết Giang) Trung Quốc. Thuở nhỏ 
sư theo Đại sư Hối Trưng ở bản quận xuất 
gia, định đến Mân, Xuyên tham phỏng các 
thiền sư. do đường sá hiểm trở nên chưa 


thể, bèn trở lại núi Thiên Thai kết am cỏ tu 
hành, được Quốc sư Đức Thiều khai thị, sư 
đốn ngộ bản tâm, nối pháp làm truyền nhân 
tông Pháp Nhãn. Sau đó xuất sơn, Ngô 
Việt vương bảo sư trụ trì viện Thanh Thái 
ở Việt Châu (Thiệu Hưng, Chiết Giang), 
lại triệu thỉnh ở chùa Báo Ân, Hàng Châu, 
ban hiệu »Chính Giác Không Huệ Thiền 
Sư«. 


VĨNH AN VIỆN +% + 
Viện Vĩnh An. X. Bách Lâm tự. 


VĨNH DƯ % # (2-1365) 

Thiền tăng đời Nguyên, hiệu Đông Lăng, 
người Tứ Minh, Trung Quốc. Tuổi thanh 
niên sư du phương tham yết các bậc lão 
túc. Sau lên núi Thiên Đồng tham học với 
Vân Ngoại Vân Tụ nhận được tông yếu 
Tào Động. Sau đó khai pháp tại chùa Thiên 
Ninh. Niên hiệu Chí Thánh thứ I1 (1351) 
sang Nhật Bản tham yết Mộng Song Sơ 
Thạch. Lần lượt trụ các chùa Thiên Long, 
Nam Thiền, Kiến Trường, Viên Giác, pháp 
hóa rất thịnh. Nhật Bản niên hiệu Trinh Trị 
thứ 4 (1365) sư thị tịch. Đệ tử xây tháp sư 
tại am Tây Vân, Nam Thiền. Được ban 
thụy »Diệu Ứng Quang Quốc Huệ Hải Từ 
Tế Thiền sư«. Pháp hệ đời sau gọi là »Phái 
Đông Lăng«, là I trong 24 phái Thiền Nhật 
Bản. 


VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA % # 
Còn gọi: Vĩnh Gia Chân Giác Thiển sư 
Chưng Đạo Ca, Chứng Đạo Ca. Thị ca, Ì 
quyền, do Vĩnh Gia Huyền Giác soạn vào 
đời Đường, được xếp vào Đại Chính Tạng 
tập 48, trang 395. Toàn văn gồm 247 câu, 
phần lớn là mỗi câu 7 chữ, tổng cộng là 


1024 


VĨNH GIA THIỀN TÔNG TẬP CHÚ 3% # šš 2% ®& 3 





1814 chữ, hình thức thơ cổ thể. Một đoạn 
gồm 4 câu hoặc 6 câu, tất cả gồm 51 đoạn 
(khổ). Sách này được viết vào khoảng niên 
hiệu Thần Long thứ I (705). Tác giả cho 
rằng mỗi người đều có Phật tính Như Lai 
tạng, nếu như triệt ngộ thì sẽ giải thoát; ý 
chính của tác giả nhằm tuyên dương pháp 
môn đồn ngộ của Huệ Năng như: 
ÿH Ất ƒ v lHỊ 2 Kế 
7N }# 8 †ï fÚ 'H lR 
lở 3 5 5í fí 7N ĐH 
2E 2 ft  ˆT 
»Đốn giác liễu, Như Lai Thiền 
Lục độ vạn hạnh thể trung viên 
Mộng lý minh minh hữu lục thú 
Giác hậu không không vô đại thiên. 
Và: 
H * ñ8 ƒ9 ï }Ã Hữ 
T7 #1“E# 1H + 
»Tự tòng nhận đắc Tào Khê lộ 
Liễu tri sinh tử bất tương can«. 
Chứng Đạo Ca là tác phâm đại biểu cho 
văn học thiền, dùng ngôn từ tao nhã để 
trình bày và phân tích chân thể của Thiền 
tông, không những được truyền tụng trong 
thiền môn mà còn được giới trí thức quan 
lại yêu thích. Chu Hy trực tiếp dẫn dụng 
ngôn ngữ thi ca của tác phẩm này để luận 
chứng cho quan điểm của mình. Các sách 
chú thích cho tác phâm này có: 
Chứng Đạo Ca Chú, 1 quyên của Ngạn 
Kỳ. 
Chứng Đạo Ca Chú, 1 quyên của Trỉ 
Nột, 2 quyền này được viết vào đời Tống. 
Chứng Đạo Ca Chủ Tụng của Vĩnh 
Thạnh đời Nguyên. 











— 
Ï 





























## { 

















VĨNH GIA TẬP % š # 
Gọi đủ: Thiển tông Vĩnh Gia tập. Còn gọi: 
Vĩnh Gia Thiên tập, Vĩnh Gia Thiên tông 


tập, Huyễn Giác Vĩnh Gia tập. Luận nghị, 
I quyển, do Vĩnh Gia Huyền Giác soạn 
vào đời Đường, Thứ sử Khánh Châu là 
Ngụy Tĩnh biên tập, được xếp vào Đại 
Chính Tạng tập 48, trang 378. Thời trẻ 
Huyền Giác học Thiên Thai, sau khi tham 
lễ Huệ Năng sư chuyền sang Thiền tông. 
Sách này đem ý nghĩa chỉ quán của Tông 
Thiên Thai để giải thích thiền của Thiền 
tông, nêu ra dụng ý và lịch trình tu hành 
thiền định. Toàn sách gồm có 10 thiên: 1. 
Nghi thức lập chí mộ đạo, 2. Răn ý kiêu sa, 
3. Tịnh tu ba nghiệp, 4. Bài tụng về Xa- 
ma-tha, 5. Bài tụng về Tỳ-bà-xá-na, 6. Bài 
tụng về Ưu-tất-xoa, 7. Thứ lớp của tam 
thừa, 8. Lý sự bất nhị, 9. Thư khuyên bạn 
hữu, 10. Văn phát nguyện. Ba thiên trước 
là phần tựa, năm thiên kế là phần chính 
tông, hai thiên sau là phần lưu thông. Đầu 
quyền có lời tựa của Ngụy Tĩnh. Sách này 
là tác phâm dung hợp Thiên Thai Tông và 
Thiền tông xuất hiện sớm nhất, rất được 
đời sau xem trọng. Các sách chú thích về 
tác phâm này có: 

Vĩnh Gia Tập Chú, 2 quyên của Hành 
Tĩnh đời Tống. 

Vĩnh Gia Thiên tông Tập Chú, 2 quyên 
của Truyền Đăng đời Minh. 

Vĩnh Gia Tập Thuyết Nghị, 2 quyền của 
Kỷ Hòa, vị tăng Cao Ly. 


VĨNH GIA THIỂN TÔNG TẬP 
CHÚ + #b TẾ  TR SE 

Sách, 2 quyên, do Vĩnh Gia Huyền Giác 
soạn vào đời Đường, Vô Tận Truyền Đăng 
trùng biên và chú thích vào đời Minh, được 
ấn hành vào niên hiệu Thiên Khải thứ 2 
(1622), sau đó được xếp vào Tục Tạng 
kinh tập 111, trang 399. Vào đời Đường, 
Thứ sử Khánh Châu là Ngụy Tĩnh từng 


1025 


VĨNH GIÁC HÒA THƯỢNG ĐỘNG THƯỢNG CỔ TRIỆT z3 ## #I li 


HỊ _E ti đãi 





biên »Vĩnh Gia tập« nêu lên yếu nghĩa tu 
thiền và quá trình ngộ đạo của Vĩnh Gia 
Huyền Giác. Vô Tận Truyền Đăng cho 
rằng »Vĩnh Gia tập« do Ngụy Tĩnh biên 
nội dung lộn xộn, có chỗ sai lầm, khác xa 
với bản ý của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. 
Do đó ông đem thứ tự và nội dung của 10 
thiên vốn có, sửa lại làm: Quy kính tam 
bảo, Phát hoằng thệ nguyện, Thân cận sư 
hữu, Y thực giới cảnh, Tịnh tu tam nghiệp, 
Tam thừa tiệm thứ, Sự lý bắt nhị, Giản thị 
thiên viên, Chính tu chỉ quán, Quán tâm 
thập môn. Hơn nữa, ông còn chú thích tỉ 
mỉ và phụ lục phần chú thích »Vĩnh Gia 
Tập Chú« của Hành Tĩnh đời Tống để làm 
sáng tỏ tông chỉ Chỉ Quán quán tâm của 
Vĩnh Gia Huyền Giác. 


VĨNH GIÁC HÒA THƯỢNG 
ĐỘNG THƯỢNG CỔ TRIỆT + # 
#r t E]  # 

X. Động Thượng Cổ Triệt. 


VĨNH GIÁC NGUYÊN HIỂN 
THIỀN SƯ QUẢNG LỤC % # & # 
#f Éñ /Ñ #‡ 

Còn gọi: Vĩnh Giác Hòa thượng quảng lục. 
Ngữ lục, 30 quyên, do Nguyên Hiền soạn 
vào đời Minh, VỊ Lâm Đạo Bái trùng biên, 
được ấn hành vào niên hiệu Thuận Trị thứ 
14 (1657) đời Thanh, sau đó được xếp vào 
Tục Tạng kính tập 125, trang 401. Nội 
dung thu thập ngữ lục của Nguyên Hiền 
khi ở các nơi: chùa Dũng Tuyền Cổ Sơn 
Phúc Châu, chùa Khai Nguyên Tuyển 
Châu, Chân Tịch Thiền Viện ở Hàng Châu, 
am Bảo Thiện Kiếm Châu, và các phần: 
Tiểu tham, Phổ thuyết, Trà thoại, Niêm cổ, 
Tụng cổ, Phật sự, Thư vấn, Tự, Ký, Văn, 


Thư, Sớ Minh, Chư Tổ đạo ảnh tán, Kệ 
tụng v.V... 


VĨNH HỮU TỰ XÁ LỢI THÁP 3 4# 
‡+4l# 

Nằm bên cạnh vườn Vạn Thọ, sơn trang TỊ 
Thử (tránh nắng), thành phố Thừa Đức, 
tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tục gọi »Lục 
Hòa Tháp«. Chùa xây vào niên hiệu Càn 
Long thứ I6 (1751) đời Thanh, hiện không 
còn nữa, chỉ còn 4 tấm bia khắc và tháp. 
Tháp vốn nằm giữa tiền điện, hậu điện của 
chùa, khi vua Càn Long đi Nam tuần, thấy 
tháp chùa Báo Ân ở Nam Kinh và tháp Lục 
Hòa ở Hàng Châu vững vàng thanh tú đẹp 
đẽ, bèn vào niên hiệu Càn Long thứ 19 
(1754) sai bề tôi cùng một lúc mô phỏng 
theo xây tháp ở Bắc Kinh và sơn trang Tị 
Thử ở Thừa Đức. Do vì tháp xây tại Bắc 
Kinh bị lửa thiêu hủy, vua Càn Long sợ 
rằng tháp chùa Vĩnh Hựu cũng sẽ bị như 
thế nên hạ lệnh dùng gạch đá kết cầu, đấu 
củng dùng đồ trang sức bằng lưu ly, trong 
lúc thi công cũng từng làm lại hai lần, đến 
niên hiệu Càn Long thứ 29 (1764) mới 
hoàn thành. Tháp hình bát giác, 9 tầng, cao 
67m. Tầng thứ I vốn có hành lang bao 
quanh tám mặt, hiện đã sụp đô. Tầng thứ 2 
trở lên mỗi tầng mỗi mặt đều có mở một 
cửa cuốn, mái tháp mỗi tầng làm bằng đấu 
củng giản đơn, mái vươn ra rất ngắn. Đỉnh 
tháp tám mặt nghiêng, cao mà dốc, được 
che phủ bằng ngói lưu ly màu vàng, trên 
đỉnh tháp là tháp sát bằng vàng ròng. Toàn 
bộ tháp cao lớn hùng vĩ, tạo dáng đơn giản 
mà khéo léo đẹp đẽ, màu sắc sáng sủa, thấp 
thoáng trong đám cây xanh, trở thành tiêu 
chí nổi bật của sơn trang Tị Thử. Đây là 
một ngôi tháp mỹ quan hơn hết trong các 


1026 


VĨNH NINH TỰ % #% # 





tháp gạch đời Thanh. Sau tháp có một tâm 
bia, mặt trước khắc »Cao Tông Ngự Chế 
Vĩnh Hựu Tự Xá-lợi Tháp«, mặt sau khắc 
»TỊ Thử Sơn Trang Bách Vận Thị«. Lầu 
Ngự Dung ở phía sau thấp là một tòa lầu 2 
tầng, di tượng của vua Khang Hy được thờ 
phụng nơi đây. Vua Càn Long mỗi lần đến 
sơn trang Tị Thử, trước tiên phải đến đây 
bái tế. Về sau di tượng các vua Ung Chính 
và Càn Long cũng được thờ tại lầu này. 


VĨNH LẠC THIỀN TỰ +% # 3# ‡ 

Ở mỏm núi Thiên Tâm, núi Vũ Di, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc. Nguyên tên là 
»Sơn Tâm Vĩnh Lạc Am«. Niên hiệu Gia 
Tĩnh thứ 7 (1528) đời Minh sau khi xây cất 
lại đổi tên là »Thiên Tâm Am«. Vốn là tự 
quán của Đạo giáo, sau làm chỗ ở cho Phật 
giáo đồ, đối tên là »Vĩnh Lạc Thiền Tự«. 
Tự viện rộng thoáng hùng vĩ, lâu các hiên 
ngang, quang cảnh đẹp đẽ tĩnh mịch. Trong 
cuộc cách mạng văn hóa cũng từng bị phá 
hoại, về sau tu sửa lại. 


VĨNH MINH THIỀN SƯ % 9 z# Éạ 
Hiệu của thiền tăng Linh Tham đời Ngũ 
Đại, X. Lình Tham. 


VĨNH MINH TRÍ GIÁC THIỀN SƯ 
DUY TÂM QUYẾT +% 9 # # z# Éặ 
°Ê s> 2 

Gọi tắt: Duy Tâm Quyết. Luận nghị, l 
quyền, do Vĩnh Minh Diên Thọ soạn vào 
đời Tống, được xếp vào Đại Chính Tạng 
tập 48, trang 993. Sách này là tác phẩm mà 
qua đó Vĩnh Minh Diễn Thọ làm sáng tỏ tư 
tưởng duy tâm của sư. Diên Thọ chủ 
trương dù có nhiều học thuyết song đều 
quy về nhất pháp, và muôn pháp đều quy 
về nhất tâm. Các kinh: Pháp Hoa, Bát-nhã, 


Tư Ích, Hoa Nghiêm, Viên Giác, Lăng 
Nghiêm, Đại Tập cũng là ngàn tên gọi của 
nhất pháp mà thôi, quan trọng ở chỗ quán 
tâm để đạt nhất tâm. Thế nên trong sách 
nêu ra 120 thứ tà tông kiến giải, dùng pháp 
quán tâm để cởi mở mọi mê lầm, chiếu phá 
tối tăm và cho rằng khi quán triệt một chân 
tâm này thì tất cả thị phi thủ xả liền tiêu, 
rồng rang thanh tịnh và đạt đến cảnh giới 
giải thoát viên dung. Cuối quyền có phụ 
lục »Định Huệ Tương Tư Ca«. 


VĨNH NINH + # (1292-1369) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Chu, tự Nhất 
Nguyên, hiệu Hư Huyễn Tử, Hư Đường, 
người Thông Châu (Nam Thông, Giang 
Tô) Trung Quốc. Năm 9 tuổi sư xuất gia 
theo Thượng nhân Nhân Mô chùa Quảng 
Huệ ở Lợi Hòa. Sau đó du phương tham 
kiến các bậc thiền lão, năm năm sau đến 
Thái Hồ yết kiến Thiền sư Vô Dụng, liễu 
ngộ huyền chỉ nối pháp. Khoảng niên hiệu 
Diên Hựu (1314-1320) sư ấn cư trong núi 
Quảng Đức. Niên hiệu Chí Trị thứ 3 
(1323) trụ trì chùa Long Trì, Nghi Hưng 
(Giang Tô), xây cất vài chục gian điện vũ 
mệnh danh là Am Vũ Môn Hưng Hóa. Lại 
lần lượt chủ trì các chùa Lý Sơn, Thiên 
Ninh, tiếng tăm đồn xa. Niên hiệu Chí 
Chính thứ 8 (1348) phụng chỉ vào nội cung 
thuyết pháp, vua Nguyên Thuận Đế ban 
Kãm lan pháp y, vòng ngọc, ban hiệu ›»Phật 
Tâm Liễu Ngộ Bản Giác Diệu Minh Chân 
Tịnh Đại Thiền sư«. Đời Minh, niên hiệu 
Hồng Vũ thứ 1 (1368) lui về ở chùa Long 
Trì. Tác phâm: Từ Hội ngữ lục. 


VĨNH NINH TỰ % # 3 
Chùa Vĩnh Ninh. X. Thượng Lam viện. 


1027 


VĨNH QUANG >3 3: (660-730) 





VĨNH QUANG + %. (660-730) 

Thiền tăng đời Đường, họ Phòng, người 
Nam An Quân (Đại Dữu, Giang Tây), 
Trung Quốc. Sư vốn là thợ săn. Khi Lục 
Tổ Huệ Năng từ Hoàng Mai trở về Nam, 
đến núi Đại Dữu gặp cọp, Quang hàng 
phục được cọp, muốn theo Tổ cùng đi về 
phương Nam, nhưng Tổ bảo chờ 20 năm 
sau. Đúng hẹn, Quang dắt cọp về đến Tào 
Khê, được tổ truyền giới cho. Cọp chết 
trước, sư lập »Hồ tăng chi cơ« để biểu 
dương công lao giúp đỡ Thiền tông của 
cọp. Quang đến chùa Viên Minh ở Thiều 
quận để hoằng pháp và viên tịch tại đây. 


VĨNH TỪ +% #š (1393-1461) 

Thiền tăng đời Minh, họ Dư, tự Hải Chu, 
người Thành Đô (Tứ Xuyên) Trung Quốc. 
Thuở nhỏ sư đến chùa Cảnh Đức ở huyện 
Bành (Tứ Xuyên) theo Chiếu Nguyệt xuất 
gia. Sau khi Chiếu Nguyệt tịch, sư vào Tây 
Sơn ân cư 8 năm. Niên hiệu Tuyên Đức 
thứ 2 (1427) đến Kinh đô tìm cầu tâm 
pháp, song ít khi khế ngộ. Trở lại Kim 
Lăng (Nam Kinh) yết kiến Thiền sư Đông 
Minh. Niên hiệu Chính Thống thứ 2 (1437) 
đáp ứng lời thỉnh của Thái GIám Viên 
Thành, sư khai pháp tại chùa Dực Thiên ở 
Kim Lăng. 


VĨNH XƯƠNG THIỀN TỰ +% 5 # 
kï 


X. Nghênh G1Iang tự. 


VỌNG KHÔNG # #% 
I. Hướng lên không trung. Thần Hội 


truyện trong TCTT q. § ghi: » E 7ú 7ú # 








tử xong rời khỏi tòa, hướng lên không 
trung đảnh lễ rồi trở về phương trượng. 
Đêm ấy, sư thị tịch«. 

2. Không căn cứ; không có cơ sở. Phẩn 
Dương ngữ lục q. thượng ghi: »ƒE J# 
=*⁄J&H: l2 i0 
#=zĂH#ữẽx#®®xf. Cái gì là chỉ 
thú của Tam huyển? Giả sử ông có quyết 
trạch được rõ ràng cũng đều là kiến giải 

không có cơ sở«. 

















VỌNG SINH TIẾT MỤC + # §# R 
Giả dối, luống cuống bày ra sự việc. Phần 
Dương ngữ lục ghi: »?Ä ?‡ T8 lạ. nỊ 34 
IR ÿJ#. JI jế 5H 3. + “# 8Ủ H‹ - 
Tiếng chuông vang, chỉm sẻ kêu còn có thể 
khế ngộ nguồn chân; tìn cẩu nơi khác 
chính là vọng sinh tiết mục«. 











VÔ ÂN #& ## (884-960) 

Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Ngô, người xứ 
Phúc Châu, Trung Quốc. Năm lên bảy, sư 
theo ngài Tuyết Phong Nghĩa Tôn xuất gia, 
đến 20 tuổi thụ giới cụ túc. Sau đó, tham 
yết Cửu Phong Đạo Kiên và đắc pháp. Khi 
ra hoằng pháp sư trụ viện Hòa Sơn Đại Trí 
ở Cát Châu (nay là huyện Cát An, tỉnh 
Giang Tây). Nam Đường Trung Chủ triệu 
sư vào cung lễ kính. Tốt hiệu: Pháp Tính 
Thiền sư. 


VÔ BA TY #& rứ 8 

1. Không có chỗ để nắm bắt bởi vì thiền 
pháp của Tổ sư (Tự tính) vượt thoát mọi 
ĐH biệt tình tưởng. Mát Am ngữ lục ghi: 
» †⁄ II W  lĩ ‹ Sự: Ơi Eư 1o + Ất 
J ĐK. 1M W\ ƒ  L #3 # 4H. lí & 
























































4t Ƒ Mỹ J§.. — Đêm nay đưa ra như thể, 











bu k0) 22 MỸ jE. 3 7X I§ KMl. ñữ 
7ƒ Ma đc ng — Vào niên hiệu 
Thượng Nguyên thứ l (674), sư dặn dò đệ 





ko 
hoàn toàn không có chỗ năm lây, hoàn 
toàn không có mùi vị, nhự con muôi đậu 


1028 


VÔ CÔNG CHI CÔNG ## 7Ø 2È 17) 





trên con trâu sát, thì đâu có chỗ nào đê 
căm mỏó«. 


2. Chỉ cho thiền pháp của Tổ sư. Lực Tổ 
Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh tự của Đức DỊ 
ghi: »X Hi #â }* 3U : @& £ # 4. ñ 














⁄ = T LÍ. : ‹s l H34.  l 
#\ #f lz vã ƒ ÂU Z5. ĐŒ HH R 























1H. 4Ø. lệ # lR HH. X BL X 
ÍR.. — Đại sự gốc gác ở Phạm Dương, 
cuối đời mất ở Tào Khê, nói pháp 37 
năm... Chỉ có Nam Nhạc và Thanh Nguyên 
là hẳu hạ Ngài lâu nhất, nhận được rốt ráo 
thiên pháp của TỔ sư nên mới sản xuất ra 
Mã Tổ, Thạch Đâu, cơ trí đây đủ khiến cho 
Thiên tông hưng thạnh«. 








VÔ BIÊN #& ‡# (?-1588) 


Thiền tăng đời Minh, họ Tào, người xứ 
Đại Châu (nay là huyện Đại, tỉnh Sơn Tây) 
Trung Quốc. Sư xuất gia từ thuở nhỏ, đến 
yết kiến Thiền sư Không An ở Phần Châu 
(nay là Phần Dương tỉnh Sơn Tây). Ngài 
bảo sư tham câu »Vạn pháp quy về một«. 
Sư chịu khó tham cứu lâu ngày. Một hôm 
lội ngang sông, sư chợt có sở ngộ. Sau đó, 
sư tụng kinh A-di-đà bỗng triệt ngộ, được 
Không An ấn chứng. Sau khi Không An 
tịch, sư tham Long Thọ Sở Phong, được 
ngài thọ ký. Khi ra hoằng pháp sư trụ am 
Bác Sơn ở núi Ngũ Đài, sư giữ cuộc sống 
thanh đạm: ăn uống và lao tác giống như 
đại chúng, có phong cách như cổ nhân 
khiến xa gần đều khen ngợi. 


VÔ CHUẨN +# ;# 


Hiệu của Thiền tăng Sư Phạm đời Tống. X. 
Sư Phạm. 


VÔ CHUẨN SƯ PHẠM THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC #& ;# Éñ 3 Z# Éạ 3# 4 

Còn gọi: Phật Giám Thiển sư ngữ lục, 
Phật Giám lục, Vô Chuẩn Thiển sư ngữ 
lục. Ngữ lục, 6 quyền, do Vô Chuẩn Sư 
Phạm soạn vào đời Tống, 2 vị Tông Hội và 
Trí Chiết cùng biên tập, được ấn hành vào 
niên hiệu Thuần Hựu thứ I1 (1251), và sau 
đó được xếp vào Tực Tạng kinh tập 121, 
trang 853. 

Quyền 1, 2: Thu thập ngữ lục trong 5 
hội của Sư Phạm tại các chùa: Thanh 
Lương, Phổ Tế, Tư Thánh. 

Quyền 3-6: Tiểu tham, Pháp ngữ, Phổ 
thuyết, Niêm cổ, Kệ tụng, Tự tán, Tiểu 
Phật sự, Tế Phật Giám Thiền sư văn, Nhập 
nội dẫn đối thăng tòa ngữ lục (Tấu đối 
lục), Hành trạng v.v... 


VÔ CỐ VÔ TẤT & BỊ & 

Không có một khuôn phép nhất định. Minh 
Giác ngữ lục q. I ghi: »Öl TẾ} 2 1B ft [h1 
#ự J2. £ÈE HỊ ÚÑ fŠ 1$ i ‡A IÑ. 2 RỊ 
H #3 43M ÁN lH]. — Huống là nhà thiển 
không có một khuôn phép nhất định: ở thì 
giống con hạc lẻ loi sống trên ngọn tùng. 
Đi thì như phiến mây trôi qua thế gian«. 





















































VÔ CÔNG CHI CÔNG #&# # > + 
Công đức siêu việt nhân quả báo ứng. Đây 
là sự vận dụng thực tiễn của người ngộ 
thiền. Tiết Động Sơn Hòa thượng trong 
TĐT q. 6 ghi: »|Š]: — 1J gấ 4 3£ Eÿ #1 
fJ? HỤ EHl: 1t 34 & 7) §) 3Š GÌ 
4 7 >2 7. Ý fỊ  lBÌ? - Hỏi: Khi 
tắt cả chỗ chẳng chống trái thì thể nào? Sư 
đáp: Đáy cũng còn là việc tích lũy công 
đức dẫn đến việc hưởng phúc báu VỀ sau. 
Có công đức siêu việt nhân quả sao ngươi 
chẳng hỏi?« 



































° 

















1020 


VÔ DANH #t‡ #4. (722-793) 





VÔ DANH #& # (722-793) 

Thiền tăng đời Đường, họ Cao, người Bột 
Hải (Phía Tây Lợi Tân, Sơn Đông), di cư 
sang Lạc Dương Trung Quốc. Năm 28 tuổi 
sư xuất gia nơi chùa Đồng Đức, ban đầu 
học Luật tạng sang theo học với Hà Trạch 
Thần Hội nối pháp, đối tên là Vô Danh, du 
phương các nơi. Đường Đức Tông muốn 
sa thải tăng mi, chỉ giữ lại những bậc cao 
tăng, Sư dâng tấu can gián, vua liền bãi bỏ. 
Niên hiệu Trinh Nguyên thứ 6 (790) đi du 
ngoạn núi Ngũ Đài, năm thứ 9 sư thị tịch 
nơi chùa Phật Quang. Tác phẩm: Đ¿¡ Đà 
Kinh Sở. 


VÔ DẬT & :# 

Thiền tăng đời Tống. Sư tham học nơi 
Thiền sư Bảo Phúc Khả Thọ và đắc pháp. 
Sư ở viện Long Thọ tại Chương Châu (nay 
là huyện Chương Phó, tỉnh Phúc Kiến). 


VÔ DỊ & % 
Hiệu của Thiền tăng Nguyên Lai, sống vào 
đời Minh. X. Nguyên Lai. 


VÔ DỊ NGUYÊN LAI THIÊN SƯ 
QUẢNG LỤC # # # # zš fí #8 
Còn gọi: Bác Sơn Đại Nghĩ Hòa thượng 
quảng lục. Ngữ lục, 35 quyên, do Vô Dị 
Nguyên Lai soạn vào đời Minh, 2 vị pháp 
tôn là Hoằng Hãn và Hoằng Dụ cùng biên 
tập, được ấn hành vào niên hiệu Khang Hy 
thứ 10 (1671) và được xếp vào 7ực Tạng 
kinh tập 125, trang 109. Sách này là 1 bộ 
sưu tập hoàn mỹ về ngữ lục trong một đời 
của thiền sư Vô Dị Nguyên Lai. Nội dung 
bao gồm: 

Bài tựa ngữ lục của thiền sư Vô DỊ, bài 
tựa của Tích Loại Pháp Đàn, Thích Lục tự, 
bài tựa sách Tham Thiền Cảnh Ngữ, bài 


tựa sách Tông Giáo Đáp Hưởng. 

Ngữ lục trong Š hội tại chùa Bác Sơn 
Năng Nhân, Trà thoại, Phổ thuyết, Niêm 
cổ, Tụng cổ, Phật sự hương ngữ, Tham 
thiền cảnh ngữ, Khai thị kệ, Tịnh độ kệ, 
Tông Giáo Đáp Hưởng, Tông Giáo Đẳng 
Tích, Thư, Khải, Tự, Thọ ngôn, Văn từ (lời 
phúng viếng), Bác Sơn Hòa thượng truyện, 
Tháp minh và tự... Trong ấy, từ quyền 21 
đến 25 là »Tông Giáo Đáp Hưởng« bao 
gồm các lời đáp của Vô Dị Nguyên Lai về 
những câu chất vấn của người học. Phần 1, 
phần 2 của sách Đáp Hưởng lại chia ra 10 
phâm là: Tham ngữ, Tịnh độ, Chỉ quán, 
Giới luật, Bố thí, Nguyện lực, Sám hối, 
Phúc báo, Thích nghi, Hồi hướng. Phần 
»Thích lục« mà sách này đem vào, chính là 
6 quyền »Bác Sơn Lão Nhân Thích lục« do 
Đạo Tung Bích Như Biên, tương đương 
với phần Bồ di của Nguyên Lai ngữ lục, 
nội dung gồm có: Thượng đường, Trà 
thoại, Tụng cổ, Thị, Tán v.v... Tham Thiền 
Cảnh Ngữ do Thành Chính biên tập, cũng 
được xếp vào trong »Thiền Môn Toát 
Yếu« do Thể Tịnh (vị tăng Triều Tiên) 
biên, thu thập 10 bài cảnh ngữ về: Dạy 
người sơ tâm thực hiện công phu, Bình 
luận lời dạy của Cổ đức, Chỉ dạy khi nghỉ 
tình đề chẳng khởi, Chỉ dạy khi đã đề khởi 
được nghi tình, chỉ dạy thiền nhân tham 
công án, kệ chỉ dạy tham thiền v.v... 


VÔ DỤNG HIỀN KHOAN THIỀN 
SƯ & H # % # 

Thiền tăng Hiền Khoan đời Nguyên, người 
đời gọi sư là »Vô Dụng Hiền Khoan Thiền 
sư«. X. Hiền Khoan. 


VÔ ĐĂNG # # (749-830) 
Thiền tăng đời Đường, họ Lý, người xứ Úy 


1030 


VÔ HƯU ## ‡ 





Thị (nay thuộc Hà Nam) Trung Quốc. Sư 
xuất gia ở Cung Công Sơn, tham học nơi 
ngài Mã Tổ Đạo Nhất và đắc pháp, thầm 
nhận tâm yếu. Khi ra hoằng pháp sư trụ 
Thổ Môn, Tùy Châu (nay thuộc tỉnh Hồ 
Bắc). Sau đó, đến núi Hoàng Hạc tại Vũ 
Xương cất am ở. Những người ưa chuộng 
huyền lý ở Kinh Tương, Ba Thục tụ hội về. 
Ngưu Tăng Nhụ tâu sự việc của sư lên vua, 
vua sai lập viện Đại Tịch nơi sư ở để sư an 
trụ hoằng hóa. 


VÔ ĐOAN #&# 3# 

I1. Tệ quá, kỳ cục quá. CĐTĐL q. 22 ghi: 
»2 BỊ lš }Ý # Mú. ñỤ L 3⁄ Hí li] 71 
X2. X4 z6 # ðm. HỆ #Ä ÉI JL 
#fqẪGŒ. ` P' #f Xã 5 X PHÙ 
tlÍ., — Hòa thượng Tường ở viện An Quốc 
thượng đường giây lát bèn lớn tiếng nói: 
Thát là k) cục quá! Tuy nhiên dù là như 
vậy, cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi. 
Trong pháp đường đây nếu có các vị chưa 
từng gặp gõ thì lão tăng cũng xin mở bảy 
phương tiện.« 

2. Hết ý, không có ý kiến. N⁄ 
lục q. thượng ghi: »‡f f2. Rất: 
JH. #f & ##w. BỊ 4È 1 Ñj. 1í HN 
2% lũ. Il§! ñ %4 ñh WÙ ÄÁ #MỜM. ĐỊ 
tk Hh †E H #Ä ll s — Sư chỉ điện Phật, 
nói: Tướng đẹp sắc vàng, mặc áo ăn cơm. 
Bởi vì tôi lễ lạy ông cho nên ngủ sớm dậy 
trể. Ôi! Nói diệu bàn huyễn thật hết ý, rất 
kụ đưa cành hoa lên để tự dối gạt.« 





























nh 



































» 
4l 


























Tịnh ngữ 
#i 4> #Ù 
































VÔ ĐỨC THIỀN SƯ #& ‡& ?# #f 


Thụy hiệu của Thiên tăng Thiện Chiêu đời 
Tống. X. Thiện Chiêu. 


VÔ GIAO THIỆP & 3% #3 
Còn gọi: Môi giao thiệp, Vật giao thiệp. 


Không dính dáng. Chỉ cho không mảy may 
quan hệ đến thiền pháp, căn bản không hợp 
VỚI thiên pháp. Uyến Lăng lục ghi: »‡? 

ñb 1l & 12 '? li fZ. #H Út l #Œữ 2> 
3š ÿ.. — Nếu nói Phật đạo là do tu học 
mới đắc, kiến giải như thế hoàn toàn 
không dính dáng«. 
































VÔ HÀ MINH TRÍ & # 8 # 
Hiệu của Thiền tăng Định Thâm đời 
Thanh. X. Định Thâm. 


VÔ HỌC #& # 

1. Thiền tăng đời Đường. Sư thờ Thiền sư 
Đan Hà Thiên Nhiên làm thầy, đốn ngộ 
huyền chỉ, thông triệt tâm nguyên. Về sau, 
sư ở chùa Thúy Vi, núi Chung Nam. 

2. Biệt hiệu của Thiền tăng Tổ Nguyên, 
sống vào đời Tống. X. Tổ Nguyên. 


VÔ HUYỀN CẦM & # # 

Đàn không dây, dụ cho tự tính. Phổ Thuyết 
Hướng Thượng Nhất Lộ trong Khóa Hư 
lục của Trần Thái Tông ghi: »3 ‡L fñ . 
2 tt ˆE HH. # 4⁄4 2v HN im ñN. 
Một không địch, tấu vô sinh khúc, vô 
huyền cầm, phủ khoái hoạt ca — Sáo không 
lỗ tấu khúc vô sinh; đàn không dây dạo bài 
VI SƯỚHØ«. 


VÔ HƯU #& ? 

Thiền tăng đời Ngũ Đại. Sư thờ Thiền sư 
Hoài Trung, Tiêu Dao sơn ở Phủ Châu 
(nay thuộc Chiết Giang) làm thầy. Do sư ở 
chùa Bạch Vân tại Kinh Triệu (nay là 
huyện Lạc Dương tỉnh Hà Nam) nên ngươi 
đời gọi sư là »Bạch Vân Hưu«. 

Có vị tăng hỏi: Thế nào là cảnh Bạch Vân? 
Sư đáp: Bên lầu trăng lên, người khách 
miễn biển sầu lo. 







































































1031 


VÔ KHẨU Ấ‡ Ll 





VÔ KHẨU & œ 

Không thể diễn đạt bằng lời nói. Có miệng 
mà không nói được, không khai thị bằng 
ngôn ngữ được, đó mới là chân thuyết. 


VÔ KHÔNG # # 
Hiệu của Thiền tăng Biển Độn, sống vào 
đời Minh. X. Biển Độn. 


VÔ KHỔNG ĐỊCH #& 3L 
1. Sáo không lỗ. Thiền tông mượn từ này 
để chỉ cho cảnh giới chứng ngộ, không thể 
nào dùng tâm suy nghĩ ra hoặc dùng lời nói 
để biểu đạt cảnh giới này được; giống như 
không có cách nào thổi ống sáo không lỗ 
cho nó kêu được. Tham Huyền Ca trong 
Gia Thái Phổ Đăng lục (Vạn Tục 137, 216 
hạ) ghi: 

lỗ RÈ ÿƒ — H #Š 
HỆ PÊ ÀL Jƒ TẾM Hà ñH 
4ự ƒLfÑ.. #x Äf UX 
fl fl Pí tắt ẨII 2 7 
»Nhất hát duy ngôn tam nhật lung. 
Thùy lân đại biện phiên thành nột? 
Vô không địch, tối nan xuy 
Giốc, chủy cung thương hòa bất tề«. 
»Một tiếng hét thôi, điếc ba ngày 
Thương ai lưu loát trở thành ngây, 
Sáo không lỗ, quá khó thổi 
Gióc, chủy, cung, thương hòa chẳng nồi«. 
Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 
2. Gọi đủ: Thiếu Lâm Vô Khổng Địch. Tác 
phẩm, 6 quyên, do Động Dương Anh Triều 
(1428-1504), là vị tăng thuộc Tông Lâm 
Tế Nhật Bản soạn, được xếp vào Đại 
Chính Tạng tập 81, trang 347. 





























VÔ KHỔNG THIẾT CHÙY +# zL 
3 
Chùy sắt không lỗ. Vốn là một thứ binh 


khí bằng sắt có một đầu tròn và to, nhưng 
lại không có cán. Thiền tông dùng từ này 
để chỉ cho người tham học đần độn, khiến 
cho bậc Thầy phải khó khăn khi khải phát, 
dẫn dắt họ. Đôi khi còn dùng từ này để chỉ 
cho sự câu nệ vào ngôn ngữ mà bỏ mất cơ 
duyên khai ngộ. Tắc 14, Bích Nham lục 
(Đại 48, 154 hạ) ghi: 

ŸJ — ñt. Á ỦÑ 8 

4 4L ð§ ?ú Hị Ƒ 4 

»Đối nhất thuyết, thái cô tuyệt 

Vô không thiết chùy trùng hạ tiết«. 

»Lời nói đúng, rất tuyệt vời 

Chùy sắt không lỗ còn tra cản«. 

Theo: PQĐTĐ của nhóm Từ DI. 

















VÔ KÝ KHÔNG #& # # 

Trạng thái của tâm khi tham thiền chẳng có 
nghi tình, cũng chắng có vọng tưởng. Đây 
là thiền bệnh. Tham Thiền Kệ trong Thiền 
Tịnh Hợp Yếu của thiền sư Phương Tụ 
Thành ghi: 

2 l7 — v HH SƑ lh 

ñẾ ẨỆ ñỦ TS v ER zế Mễ L| 

»Tham thiền đệ nhất 

Na thủ khô tịch 

Nhận vô ký không 

Mê vân già nhật«. 

»Pháp tham thiên bậc nhất 

Đáu nên giữ khô tịch 

Nếu nhận vô ký không 

Mặt trời-mây che khuátk«. 

Theo: Danh Từ Thiền Học Chú Giải của 
HT Duy Lực. 























VÔ LIỄU #& 7 (787-867) 

Thiền tăng đời Đường, họ Thâm, người xứ 
Bồ Điền, Tuyển Châu (nay thuộc tỉnh Phúc 
Kiến) Trung Quốc. Năm I8 tuổi xuất gia, 
sư thụ giới cụ túc ở chùa Linh Ấn. Sau đó, 


1032 


VÔ MÔN QUAN £t Ƒï l#i 





sư tham vấn Mã Tổ Đạo Nhất, liễu đạt Tổ 
thừa, đắc ngộ tâm nguyên. Sư trở về quê 
hương, đến núi Quy Dương cất am tu 
hành, người đời gọi Sư là »Quy Dương 
Hòa thượng«. Thự hiệu: Chân Tịch Đại Sư. 


VÔ LƯỢNG #& # 
Hiệu của Thiền tăng Tông Thọ đời Tống. 
X. Tông Thọ. 


VÔ MINH #& 3 

Mờ tối, mê lầm. Vô minh được chia làm 3 
bậc: 

a. Vô minh thượng: Ngu sỉ chấp ngã. 

b. Vô minh trung: Niệm khởi. 

c. Vô minh hạ: Mê tính giác. 

Tham thiền kệ trong Thiền Tịnh Hợp yếu 
của Thiền sư Phương Tụ Thành ghi: 

3 li 7B — . 1W 4 IỊ fl 

2E 7E 3l #4, — fR Rễ 
»Tham thiền đệ nhất 

Phá vô minh quật 

Sinh tử Niết-bàn 

Nhị câu thặng pháp«. 
»Pháp tham thiên bậc nhất 

Phá hang ô vô minh 

Sinh tử cùng Niết-bàn 

Đẩu là pháp thừa thải«. 

Theo: Yếu chỉ Thiền tông của HT. Thanh 
Từ. 
































VÔ MÔN HUỆ KHAI & ?1 ‡ Bï 
Thiền tăng Huệ Khai đời Tống, tự Vô 
Môn, nên người đời gọi sư là »Vô Môn 
Huệ Khal«. X. Huệ Khai. 

VÔ MÔN HUỆ KHAI THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC #& P1 Bì] Z# fị ‡# ¿ 


Còn gọi: Phát Nhãn Thiên sư ngữ lục, Vô 
Môn Khai Hòa thượng ngữ lục, Vô Món 


Hòa thượng ngữ lục. Ngữ lục, 2 quyên, do 
Vô Môn Huệ Khai soạn vào đời Tống, 2 vị 
Phố Kính và Phổ Thông cùng biên tập, 
được ấn hành vào niên hiệu Thuần Hựu 
thứ 9 (1249), sau đó được xếp vào 7ực 
Tạng kinh tập 12, trang 500. Quyển 
thượng: Lời thượng đường của Huệ Khai 
trong 10 hội: Vào niên hiệu Gia Định thứ 
11 (1218) từ buổi khai pháp tại Báo Ân 
Thiền Tự trở về sau trải qua các chùa: 
Thiên Ninh, Hoàng Long Sùng Ân, Hiển 
Thân Sùng Báo, Quảng Hóa v.v... Quyên 
hạ: Cáo hương phổ thuyết, Tiêu tham, Tán 
Phật Tổ, Kệ tụng, Chân tán v.v... 


VÔ MÔN QUAN #& ?] 

Gọi đủ: Thiên tông Vô Môn Quan. Niêm 
tụng biệt tập, l quyền, do Vô Môn Huệ 
Khai soạn vào đời Tống, Di Diễn Tông 
Thiệu biên, được ấn hành vào niên hiệu 
Thiệu Định thứ 1 (1228), đến niên hiệu 
Thuần Hựu thứ 5 (1245) được in lại. Năm 
kế, cư sĩ An Vãng thêm vào sau sách tắc 
thứ 49, sau đó sách được xếp vào Đại 
Chính Tạng tập 48, trang 292. Sách này thể 
lệ gần giống với »Bích Nham lục«, thu 
thập 48 tắc công án nổi tiếng xưa nay, như 
»Iriệu Châu câu tử«, »Bách Trượng dã 
hồ«, »Câu Chi thụ chỉ«, »Thế Tôn niêm 
hoa« v.v... Đầu mỗi tắc nêu lên Phật Tổ cơ 
duyên (tức công án), rồi mới đến phần Vô 
Môn nói (dùng thể văn xuôi để bình luận), 
cuối cùng là Tụng ghi (dùng thi kệ 4 câu, 
mỗi câu 4, 5, 6 hoặc 7 chữ) để kết luận. 
Sau tắc thứ I »Triệu Châu câu tử« Huệ 
Khai nói: »Hãy nói thế nào là Tổ sư quan 
(cửa ải của Tổ sư)? Chỉ một chữ Vô này 
chính là một cửa ải Ấy, nên gọi là Ÿó Môn 
Quan của Thiền tông vậy«. Huệ Khai viết 
trong bài tựa như sau: »Phật dạy tâm là 


1033 


VÔ NGHĨA CÚ #t‡ 3 4j 





chủ, không cửa là cửa pháp«. Từ xưa đến 
nay, sách này và Bích Nham lục, Thung 
Dung lục cùng được lưu hành rộng rãi 
chốn thiền lâm, rất được thiền tăng tông 
Lâm TẾ xem trọng. Hiện có bản dịch tiếng 
Anh lưu hành ở Âu Mỹ. 


VÔ NGHĨA CÚ #& š, 4) 

Câu vô nghĩa, chỉ cho lời nói đặc biệt 
không có cách giải thích theo tình lý thông 
thường. Phần »Nghệ ngôn« trong NA: q. 






















































































29 ghi: » ñl 7š 31H PC H ., £ 1ñ #3 
#Jv 7N? Ð  # & #ự 3 fJ. 7 fF 
4 #⁄. ft l2. '“ Á 3#. Z 
EW # HIR... # 8W w## 

‡#{. HE Œ È #-H'3{H&. HIỊ đt #t 3 
b_ AH R =7. T MS. # th 


‡§ HJ ÌM, — Nói chưng, từ Lục Tổ về 
trước phân lớn là câu có nghĩa, từ Lục Tốn 
về sau, phân lớn là câu vô nghĩa. Mỗi vị 
đêu có phương tiện khác nhau thực ra 
không có hơn kém. Người học tham cứu 
cân phải tìm cho ra cái thật của nó... Nếu 
không tìm ra cái thật của nó, chỉ ở trên 
chữ nghĩa lãnh hội thì dù là cấu vô nghĩa 
như: Ba cân mè, que chủi phân v.v... thì 
cũng trở thành có nghĩa để hiểu.« 


VÔ NGHIỆP & *š (760-821) 

Thiền tăng đời Đường, họ Đỗ, người 
Thượng Lạc, Thương Châu (huyện 
Thương, Thiểm Tây) Trung Quốc. Năm 9 
tuổi sư theo Thiền sư Chí Bản chùa Khai 
Nguyên ở bản quận học kinh Đại thừa, 12 
tuổi cạo tóc, 20 tuổi thụ gIỚI CỤ tÚC nƠI 
Luật sư U ở Tương Châu (Tương Phàn, Hồ 
Bắc) học »Tứ Phần Luật Sớ« cùng giảng 
Kinh Niết-bàn cho táng chúng. Sau yết 
kiến Mã Tổ Đạo Nhất được truyền tâm ấn, 
du phương Kinh sư mọi nguời ngưỡng mộ 


tiếng tăm muốn đề cử sư làm Lưỡng nhai 
Đại đức, Vô Nghiệp nói: »Thân cận Quốc 
Vương đại thần không phải là chí của tôi«. 
Sư đến Phần Châu (Phần Dương, Sơn Tây) 
trụ trì chùa Khai Nguyên. Đường Hiến 
Tông nhiều lần triệu thỉnh, sư đều từ chối, 
lẫy cớ bệnh tật không đi. Thụy là »Đại Đạt 
Quốc Sư«. 


VÔ NGÔN THÔNG #* š :8 (?-826) 
Thiền tăng Trung Quốc, tô khai sáng dòng 
Thiền Vô Ngôn Thông ở Việt Nam, họ 
Trinh, quê ở Quảng Châu, xuất gia tại chùa 
Song Lâm xứ Vũ Châu. Tính sư điềm đạm 
ít nói mà thông minh, nên người thời ấy 
gọi sư là Vô Ngôn Thông. Ban đầu, sư 
nghe lời một thiền khách đến tham vấn Mã 
Tổ. Đi đến Giang Tây nghe tin Mã Tổ đã 
tịch, bèn đến yết kiến Bách Trượng Hoài 
Hải. Một hôm trong giờ tham vấn có vị 
tăng hỏi Bách Trượng: 

Thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại 
thừa? 
Bách Trượng đáp: 

Tâm địa nếu không, mặt trời trí huệ tự 
hiện. 
Nghe câu này, sư hoát nhiên đại ngộ. 
Niên hiệu Nguyên Hòa thứ 15 (820) đời 
Đường, sư sang An Nam ở chùa Kiến Sơ 
làng Phù Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. 
Ở đây trọn ngày, sư ngồi xây mặt vào vách 
suốt mấy năm mà không ai biết, chỉ có 
Thiền sư Cảm Thành (Trụ trì chùa này) 
biết sư là vị cao tăng đắc đạo trong nhà 
thiền. Cảm Thành hết lòng kính trọng tôn 
thờ sư làm thầy. Một hôm, sư gọi Cảm 
Thành đến bảo: 
— Ngày xưa Tổ sư là Nam Nhạc (Hoài 
Nhượng) khi sắp tịch có đặn mắy lời: 
— ĐỊ ñã 3š ïf ft 4ù 2E 





1034 


VÔ QUAN TÁC ## jïj RI| 























2ù #t Wr ® 3š #t W ft 
#ï ÈÊ 4à HH ĐT {È #t lấế 
335 _L †§ tR 2J Bế ấT 
»Nhất thiết chư pháp giai tùng tâm sinh 
Tâm vô sở sinh pháp vô sở trụ 

Nhược đạt tâm địa sở trụ vô ngại 

Phi ngộ thượng căn thận vật khinh hứa«. 
»Tát cả các pháp đều từ tâm sinh 



































Tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ 
Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại 

Chẳng gặp thượng căn dè dặt chớ dạy«. 
Nói xong, sư chắp tay thị tịch, nhằm niên 
hiệu Bảo Lịch thứ 2 (826) đời Đường. Cảm 
Thành rước sư lên hỏa đàn, thu hài cốt xây 
tháp thờ ở núi Tiên Du. Theo: 7”iển sư 
Việt Nam của HT. Thanh Từ. 


VÔ NHIỄM ## š*+ (800-888) 

Thiền tăng đời Đường, họ Kim, người Tân 
La (Triều Tiên). Vào niên hiệu Trường 
Khánh thứ 1 (821), sư theo sứ giả Tân La 
vào Trung Quốc, tham vấn các bậc danh 
túc. Sư nối pháp thiền sư Ma Cốc Bảo 
Triệt, thuộc hệ nam Nhạc đời thứ 4, Thánh 
Trụ Sơn đời thứ I (Triều Tiên). Niên hiệu 
Hội Xương thứ 5 (845) sư trở về nước, trụ 
trì Thánh Trụ Sơn Đại Lãng Tự, hoằng 
truyền thiền pháp Tào Khê. 


VÔ NIỆM & 4 

Bản niệm sẵn có, chăng khởi một niệm nào 
khác. Nghĩa là nơi thế lưu bố tưởng chăng 
sinh ra trước tưởng. Phẩm Định Huệ trong 
Kính Pháp Bảo Đàn (Đại 48, 353 thượng) 
ghi: »$#f ÃII ñ. Ù ñã bã E 4ð R3, 

* H3 L ?5 Ñữ ñã BW. 4đ 3 5š L 
4». El # 23 ø — Thiện trí thức, đối với 
mọi cảnh tâm chăng nhiễn, trong niệm 
thường tự lìa mọi cảnh, chẳng ở trên cảnh 
sinh tâm gọi là Vô Niệm«. Theo: Danh Từ 




















Thiên Học Chú Giải của HT. Duy Lực. 


VÔ PHÙNG THÁP #& # 3* 

Tháp không có mối nói. Vốn chỉ tháp được 
làm bằng nguyên khối đá lớn. Nhà thiền 
dùng để chỉ thiền pháp kín đáo vi diệu, khó 
dùng lời nói biểu đạt, cũng chỉ cơ ngữ 
miên mật, không có kẽ hở. Tiết Huệ Trung 
Quốc sư trong TĐT dq. 3 ghi: »{\ 2š 5 f# 
l|: HM HH # # '# ññ {LE J##? Hl El: 

BH + Tt ìö — llj ẨM Ñ# lR . W J7 HH Đế 
EHl: ä# ñf lf lÉ. HỤ R AÁ. ñ®W EM 
1Ñ › — Vua Đại Tông hỏi: Sau khi Thầy 
trăm tuổi, Thấy cần cái gì? Sư bảo: Làm 
cho lão tăng cải Tháp không có mối nối. 
Vua liền quỳ xuống thưa: Thỉnh thấy ra 
kiểu tháp. Sư lặng lẽ không nói. Vua mờ 
mịt không hiểu.« 





















































VÔ PHƯƠNG # 3 
Hiệu của Thiền tăng Khả Tùng, sống vào 
đời Minh. X. Khả Tùng. 


VÔ QUAN TẮC # hä 8| 

Không kẹt mắc. Bài tán của cư sĩ Vương 
Như Pháp, hiệu Thiên Nhiên trong Tuệ 
Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: 

1U ñ If. 1U ñ đŸ ! 
1 tị H # Bãi R 
Sỹ . X% li bà 1 


























= 

















»Dã „ đặc, dã kỳ đặc! 

Nê ngưu hồng nguyệt vô quan tắc 
Tả khai lục thất trí huệ môn 

Mạc đạo bút sơn kiêm hải mặc«. 
»Thật kỳ đặc! Thật kỳ đặc! 

Trâu đất rồng trăng không kẹt mắc 
Viết ra sáu bảy trí huệ môn 

Chớ nói núi bút cùng rừng mực«. 


1035 


VÔ SINH Í‡ + 





VÔ SINH & # 

Vô sinh tức vô thủy, vô thủy tức vô sinh, 
như con gà với trứng gà đều chẳng có sự 
bắt đầu, tức là hiển bày nghĩa vô sinh. 
Phâm Cơ Duyên trong Kinh Pháp Bảo Đàn 
(Đại 48, 357 hạ) ghi: »Ï El: Í*ƒ 2 ## Hy 
#/E., ƒ 3š 1! E: ñD HỊ 
*v Ýƒ X4 #3. — Sư nói: Sao chẳng 
tham cứu cái pháp vô sinh, liễu ngộ cái 
chẳng nhanh chóng ấy đi! Đáp: Thể tức vô 
sinh, liễu vốn chẳng chóng«. Theo: Danh 
Từ Thiền Học Chú Giải của HT. Duy Lực. 






























































VÔ SƯ TRÍ & Éf 
Chỉ Phật trí, tức trí huệ tự phát do tu hành 
chứ không do học hiểu. Đàn Kinh, bản 
Tông Bảo ghi: »#l' 2 El t li 























1: 7šMHf# 
#!. f4 1H lặ E365. ñ #4 &Â‹ - 
Thân Tú nói: Lục TỔ đắc Vô sư trí, triệt 
ngộ pháp tối thượng thừa, ta chẳng bằng 
được«. 








VÔ SỰ ĐẠO NHÂN #£ # :tá ^. 
Đồng nghĩa »Vô sự nhân«. Một Am ngữ 
lục ghi: »— Ð] jš tà là Hù. ZX H mì Hh 
HE. 9® # . — ĐI 8. | 
MŠ Sĩ 7. Tứ &t 4 Sf3lÍ ÁÑÁ. 7 
Hị Rñ Jã 17 Il ti - s — Tát cả chỗ đều 
thích hợp và thỏa đáng, trời tự cao, đất tự 
dày, đói ăn khát uống, hết thảy bình 
thường. Đến cảnh giới này liễn là Vô sự 
đạo nhân, mới dám xưng là bậc cao sĩ 
hành cước.« 






































ìm- 























VÔ SỰ GIÁP & %# # 

Vỏ vô sự. Thiền tông mượn từ này để chỉ 
cho trạng thái thanh thanh tịnh tịnh, không 
có nghi tình, cũng không có vọng tưởng, là 
một thứ thiền bệnh. Tham Thiền Kệ trong 
Thiền Tịnh Hợp Yếu của Thiền sư Phương 


Tụ Thành ghi: 

3 li 7l —-. 35 ÍW 
Mỹ 8ÿ 2E. k4 
»Tham thiền đệ nhất, 
Thấu vô sự giáp 

Trệ tịch trầm không 

Lãnh thủy tâm thạch. 
»Pháp tham thiên đệ nhất 
Vỏ vô sự phải thấu 



































Nếu trệ tịch trầm không 
Ngâm đá vào nước lạnh«. 


VÔ SỰ NẠP TĂNG #& # 3 1# 

Đồng »Vô sự nhân«. Tiết Động Sơn Thủ 
Sơ Thiên sư trong NĐHN q. 15 ghi: »‡3 fŸ 
+È£®#&. ã ER ÿ† ñh ộI 34 #8. 
ÑI £& Jf tl ƒ.. Mữ Äl1 ñ§ 3 4ý 1⁄4. #4 
ÿ† ïM ÿM Hù. TE fñ # đR 3 li. 8 
Jt 8b! — Tiếp đãi kẻ qua lại ở mười 
phương, hết lòng nhỏ định tháo chốt cho 
họ, giở cái khăn dính dâu mỡ, cởi cái áo 
hồi hảm, dạy họ trần trùn trục làm Vô sự 
nạp tăng. Há chẳng thích sao!« 



































VÔ SỰ NHÂN £& # ^. 

Người vô sự. Chỉ cho người triệt ngộ vô vi 
siêu thoát, nhậm vận tùy duyên, trừ sạch 
tục tình vọng niệm. Lám TT: é ngữ lục ghi: 







































































»Äl ññ 2 1H. 1ñ lê fH ñH‹¿ Ji ñ 
ññ  ã ðñ. #EtEjøt%. R8 Hổ 
J# l f7 ?f lê. 1 h lý i63. 
Íb 3k 3š. HỊ X lš Hù šÄ 3. 3K ? bề 
7R & lš 3%. # Ất # #L7). RE l6 X. 
{bù EH 4H lí &š Ít 3í À . — Các ngươi 























nghe các nơi nói rằng có tu có chứng. Chớ 
sai lâm! Nếu do tu mà đắc được, đều là 
nghiệp sinh tử. Ngươi nói Lục độ vạn hạnh 
cùng tu, ta thấy đều là tạo nghiệp. Câu 
Phật, câu Pháp, câu Bỏ Tát cũng là tạo 
nghiệp, xem kinh xem giáo cũng là tạo 


1036 


VÔ THỦY VÔ MINH ƒ£ iâ Ất HJ 





nghiệp. Phật với Tổ là người vô sự«. 


VÔ SỰ THIỀN #& # # 

Thiền pháp dạy người không làm gì cả. 
Người pháp nhãn chưa sáng thường dùng 
từ này để trách người triệt ngộ trừ được 
vọng tình tùy duyên nhậm vận. Bích Nham 
lục q. 1 ghi: »ìÄ Tất [ñ] 1 fhƒ á: đã }M ‹ 
ÄH JỊ &@ 4 2 †E2. 1 ằ"iế: JR Ƒ] 
# Ƒ] Bị Ƒ] dt]. fá z: 3 Hằ" £ lñl 
lề fñ đH JM. óM +: Ñ l] H§ fñ Ẳ 
MỊ. # Á HÃ {E 3 lí. HỆ Á + 
>, — Vị tăng này hỏi: Thế nào là Triệu 
Cháu? Triệu Châu là bậc thây lão luyện, 
liền đáp lại: Cửa đông, cửa tây, cửa nam, 
cửa bắc. Tăng nói: Con không hỏi Triệu 
Cháu này! Triệu Cháu nói: Ngươi hỏi 
Triệu Châu nào? Người sau gọi là Vô sự 
thiên, thật là lừa người chăng it«. 














mã 




















su 





























VÔ TÂM ĐẠO NHÂN #&* s> i# ^_ 
Chỉ cho người đắc đạo trừ sạch mọi niệm 
tưởng hư vọng. Đoạn Tế Tâm Yếu ghi: »† 
® -Ì 2 ñH Đhv ° lHI ft ? —- ÍH Ấ 2ù 
ìl Ñ\ . — Cúng dường chư Phật khắp 
mười phương, không bằng cúng dường một 
vị Vô tâm đạo nhán«. 

Tiết Kỳ Châu Quảng Tế Thiền sư trong 
NĐHN 4q. 13 ghi: »|ñ]: #1 ft[ 2: ## 2b 3l 
À? BHữEI: 7ƒ E§ tk läd. — Hỏi: Thể 
nào là Vô tâm đạo nhán? Sư đáp: Đan Hà 
châm lửa đót«. 















































VÔ TẾ & # 
Hiệu của Thiền tăng Minh Ngộ, sống vào 
đời Minh. X. Minh Ngộ. 


VÔ TẾ ĐẠI SƯ & W % ## 
Thụy hiệu của Thiền tăng Hy Thiên đời 
Đường. X. Hy Thiên. 


VÔ TẾ THIỀN SƯ THẠCH THÁP 
# FR ZƑ Íị 6 3+ 

Ở trong đình Thạch Tháp, chùa Mộc Môn, 
làng Thạch Cổ, huyện An Nhạc, tỉnh Tứ 
Xuyên, Trung Quốc. Đình Thạch Tháp là 
kiến trúc đời Minh, trong đình xây thạch 
tháp thiền sư Vô Tế hình bát giác, 5 tầng, 
cao 4,49m điêu khắc hoa văn mây với hoa 
sen. Tháp đình xây trên một tòa Tu-di cao 
không quá Im, chính diện có cửa mở ra. 
Đỉnh tháp đình là một tứ giác nhọn đầu 
hình vuông một mái, độ nghiêng rất lớn, 
trên đỉnh có hoa sen, lộ bồn để đặt tháp sát. 
Trên nóc trang sức nhân vật, thú chạy. Bốn 
mặt đưới mái là đấu củng vẽ hoa hùng vĩ 
hoa lệ. Tháp đình hoàn toàn xây bằng đá, 
là kiến trúc không dùng gỗ hình vòm 
không cuốn, là di vật hiếm thấy của đời 
Minh. 


VÔ THAM # $ 
Hiệu của Thiền tăng Phương Trạch, sống 
vào đời Minh. X. Phương Trạch. 


VÔ THỦY #&* 3¿ 

Vũ trụ vạn vật đều chẳng thể tìm tòi sự bắt 
đầu, vì thời gian vốn chăng trước sau, nói 
trước chăng có thủy, nói sau chẳng có 
chung, đây cũng là cái nghĩa các pháp vô 
sinh. Theo: Danh Từ Thiên Học Chú Giải 
của HT Duy Lực. 


VÔ THỦY VÔ MINH #& 34 & % 

Trước khi một niệm chưa sinh khởi gọi là 
vô thủy vô minh. Đây là nguồn gốc của ý 
thức, Thiền tông gọi là thoại đầu, cũng gọi 
là đầu sào trăm thước. Khi ấy trong tâm 
thanh thanh tịnh tịnh chưa có ý thức phân 
biệt, khi bị ngoại cảnh kích thích nổi lên 
một niệm thì trở thành nhất niệm vô minh. 


1037 


VÔ THUYẾT §t 3% 





Theo: Danh Từ Thiển Học Chú Giải của 
HT Duy Lực. 


VÔ THUYẾT & ý, 
Hiệu của Thiền tăng Thiện Pháp đời Minh. 
X. Thiện Pháp. 


VÔ THƯỢNG THIỀN SƯ & + 3# 
ñữ 

Thụy hiệu của Thiền tăng Giám Tông đời 
Đường. X. Giám Tông. 


VÔ TÍCH ## i# 
Hiệu của Thiên tăng Chính Hối đời Minh. 
X. Chính Hối. 


VÔ TÌNH THUYẾT PHÁP & 1# 
% 

Công án. Việc này thấy ghi trong Tiết Huệ 
Trung Quốc sư trong 7ổ Đường tập + 3 
như sau: »f{ lị 7 X# % lñ]: #H ff[ Ã* tí 
fb 3? BH EI: lW Hš HIẾP, Ất iể Z2 
ØJv 3F &⁄ Hi. ..... MXH: 
4b v đã ẤW đi Èš 1U Ấ? HH 
#Ñ ñằ v TH ñữ 


bã 






















































































































































































tủ 


— 9 
đam 


gu < 
z 




















Tường vách gạch ngói, vật vô tình đêu là 
tâm cổ Phật... Thiên khách hỏi: Vô tình đã 
có tâm. Vậy có biết thuyết pháp hay 
không? Sư bảo: Chúng thuyết pháp sôi nổi, 
hằng thuyết thường thuyết không ngừng. 
Thiên khách nói: Vì sao tôi chẳng nghe? 
Sư bảo: Tự ngươi chẳng nghe, chứ nó 
không cắm người khác nghe .... Thiển 
khách nói: Tất cả chúng sinh, rốt cuộc có 
nghe được vô tình thuyết pháp không? Sư 
nói: Chúng sinh nếu nghe, tức chăng phải 
chúng sinh. Thiền khách hỏi: Vô tình 
thuyết pháp, có căn cứ vào kinh điển hay 
không? Sư nói: Lời nói chẳng liên hệ gì 
đến kinh điển, không phải là điều mà quân 
tử bàn bạc. Ngươi há chẳng nghe Kinh Di- 
đà nói: Nước, chữn, rừng cây đêu niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chim là loài 
hữu tình, nước và cây hả là loài hữu tình? 
Lại kinh Lăng Nghiêm nói: Cỗi nước 
thuyết, chúng sinh thuyết, ba đời tất cả 
thuyết. Chúng sinh là hữu tình, cõi nước há 
là hữu tình? (Nguyên văn nhiễu, ở đây 
không dẫn hết). « 

Công án này, ý ở chỗ phá trừ vọng tâm 
phân biệt, chỉ ra Phật tính ở khắp mỌI nơi. 
Chốn thiền lâm thường niêm đề công án 
này. 

Tiết Động Sơn Lương Giới Thiền sư trong 
NĐNN dq. 13 ghỉ: »⁄X 3 ÿ34 lì. l5 EH: 
































tr 























Šš 3 Rã ° 


Kí 











TT TT 
¬ 
c 





II 
NI 
ÂN, 

si 





ïIl' 


>> 

















quy 
Xà 
° 





n2 
X qọ S 2 lý f @ 


Èä , rŸ 
kẩt lổ 





Đi Ất nộ 


—— 





- 
XI 
R 


⁄¡ => 
m TK đá 




















tu 3t RE 


z 
‹ 
T 
lứ 








mỷ 








° 


¡Mà 


Â#Œ) œ: Äl ñứ 
J] 


h2 


H 


? 
RH v — 
ẤJ x2 CửJa tk #. ®# 
2| ) .. — Có vị thiên khách từ phương nam 
đên hỏi: Thể nào là tâm cô Phật? Sư đáp: 





Ê J 











z^ 
hen 
s 











ma FỄ 
| 











ầm Ì 






































Lñ l H lở ;b BỊ Ml Ấi Ất hš ññ ÈŠš ññ , 
3 H 4 7ý H: f.. — Kế đó sư tham yết 
Quy Sơn, hỏi rằng: Vừa nghe Trung Quốc 
sư ở Nam Dương có nói Vô tình thuyết 
pháp, con chưa đạt đến chỗ vì diệu của 
Hó.« 
































VÔ TRỤ & 4 
1. Chăng chấp thật thì chẳng trụ một cú 
nào trong tứ cú, ngay khi đó tự tính hiện 


1038 


VÔ UẤN ##t tñ. (1309-1386) 





tiền, lia tương đối mà nhập vào cảnh giới 
tuyệt đối. Phâm Định Huệ trong kinh Pháp 
Bảo Đàn (Đại 48, 353 thượng) ghi: »ÈŸ ññ 
3# Lb  Â ®fÈ. RỊ # #â 1U. W E 
D\ #t { J4 2K: — Đối với tất cả pháp, 
niệm niệm chẳng trụ tức là chẳng trói buộc 
vậy, đây là lấy vô trụ làm góc«. Theo: 
Danh Từ Thiền Học Chú Giải của HT Duy 
Lực. 

2. Thiền tăng phái Bắc tông sống vào đời 
Đường, họ Lý, người ở huyện My, Kỳ 
Châu (nay là huyện Mỹ, tỉnh Thiểm Tây) 
Trung Quốc. Ban đầu sư theo nghiệp Nho, 
thông Kinh sử, gặp cư sĩ Trần Sở Chương 
thầm truyền tâm pháp liền quy y Phật. 
Niên hiệu Thiên Bảo thứ § (749), thụ giới 
cụ túc xong, sư du phương đến chùa Tịnh 
Chúng ở Thành Đô tham vấn Thiền sư Vô 
Tướng và đắc pháp. Khi ra hoằng pháp, sư 
trụ núi Bạch Nhai ở Nam Dương chuyên tu 
thiền định. Sau đó vài năm, người học dần 
dần đua nhau tìm đến. Tuy sư diễn nói 
rộng về ngôn giáo song lẫy Vô niệm làm 
gốc. VỀ sau, sư trụ chùa Bảo Đường, khai 
pháp giáo hóa rất hưng thịnh. 






































VÔ TRỤ ĐẠI SƯ #& # % f## 

Thụy hiệu của Thiền tăng Đàm Thạnh đời 
Đường. X. Đàm Thạnh. 

VÔ TRỤ ÔNG # 2+ 8 

Hiệu của Thiền tăng Thủy Thạnh đời 
Nguyên. X. Thủy Thạnh. 


VÔ TRƯỚC THIỀN SƯ & ‡' z# ## 
Hiệu của Thiền tăng Văn Hỷ đời Đường. 
X. Văn Hỷ. 


VÔ TƯỚNG # 3ñ 
1. Cảnh giới do sáu căn tiếp xúc với sáu 


trần mà cảm biết được nhưng không chấp 
đó là thật. Phẩm Định Huệ trong kinh Pháp 
Bảo Đàn (Đại 48, 353 thượng) ghi: »#Ê ZlI 
ñN v 2} N — ĐỊ JH. ?i Bồ f.}H. ñE 
ME ÿ* ‡H RỊ Èš Bồ ïï Èf. 1W &¿ Í #t 4H 
j HỒ. — Thiện trì thức, ngoài lìa tất cả 
tướng gọi là vô tướng, lìa tướng thì pháp 
thể thanh tịnh, đây là lấy vô tướng làm 
thẻ«. Theo: Danh Từ Thiền Học Chú Giải 
của HT Duy Lực. 

2. Thiền tăng người nước Tân La (Triều 
Tiên, 680-756) vào Trung Quốc đời 
Đuờng, họ Kim, là hoàng tử thứ 3 của vua 
nước Tân La. Thuở nhỏ sư xuất gia ở chùa 
Quần Nam, Tân La. Đến niên hiệu Khai 
Nguyên thứ 16 (728), sư theo sứ giả của 
triều Đường đến Trường An. Chẳng bao 
lâu vào đất Thục thờ Thiền sư Xử Tịch ở 
chùa Đức Thuần tại Tư Châu (nay là huyện 
Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên) làm thầy, được 
thiền pháp của ngài rồi vào sâu trong núi 
Khê Sơn thuộc đất Tư Trung để tu hạnh 
đầu đà. Tín đồ cất chùa Tịnh Chúng để sư 
trụ trì. Sư hoằng dương thiền pháp trên 20 
năm ở đất Thục, người đời gọi sư là »Đông 
Hải Đại Sư«. Sư chủ trương truyền pháp 
lấy »Vô ức (không nhớ), Vô niệm, Mạc 
vong« làm tông. Đệ tử của sư có các vị: Vô 
Trụ, Thần Hội, Thần Thanh... 





















































VÔ TƯỚNG ĐẠI SƯ # 3# % Íf 
Thụy hiệu của Thiền tăng Huyền Giác đời 
Đường. X. Huyền Giác. 


VÔ UẤN # ‡# (1309-1386) 

Thiền tăng đời Nguyên, họ Trần, tự Thứ 
Trung, hiệu Không Thất, người Lâm Hải 
(Chiết Giang) Trung Quốc. Tuổi tráng 
niên, sư lên Kính Sơn theo Nguyên Tâu 
Hạnh Đoan cạo tóc, và thụ giới cụ túc tại 


1039 


VÔ ÚY THIỀN SƯ ## E 3š Hi 





Chiêu Khánh Luật Tự. Lần lượt tham kiến 
Linh Thạch Như Chi tại chùa Tịnh Từ, 
Nhất Nguyên Linh tại chùa Tư Phúc. Lại 
đến núi Thiên Đồng hầu hạ Bình Thạch 
Như Chỉ, tham cứu mười năm. Sau đó, 
cùng với bạn đồng học là Mộc Am Thông, 
Đại Tông Hưng v.v... đến núi Tử Thác 
tham kiến Trúc Nguyên Diệu Đạo. Một 
hôm muốn hỏi »Con chó không Phật tính«, 
định mở miệng, Diệu Đạo hét một tiếng, sư 
liền đại ngộ, trình bài kệ được ấn khả làm 
truyền nhân tông Lâm Tế. Sư hoằng pháp 
nơi chùa Quảng Phúc ở Linh Nham, chùa 
Tịnh Độ ở Thụy Nham, kẻ tài đức khắp nơi 
đến tham học rất đông. Sư đặt ra ba câu hỏi 
đề tiếp dẫn thiền khách, không khế ngộ thì 
đuôi đi, người đời gọi là »Thụy Nham Tam 
Quan«. Tuổi già ân cư trên đỉnh Tùng 
Nham. Vô Uấn học rộng, thông tuệ giỏi thì 
văn. Tác phẩm: Thứ Trung Hòa thượng 
ngữ lục 6 quyền, Sơn Am Tạp lục 2 quyền, 
Tịnh Độ Thi l quyền, Tùng Niêm Tuyết 
Đậu Niêm Cô Bách Tắc. 


VÔ ÚY THIỀN SƯ # # 3# ff 
Thụy hiệu của Thiền tăng Hoàn Phổ đời 
Ngũ Đại. X. Hoàn Phổ. 


VÔ VĂN & % 
Hiệu của Thiền tăng Đạo Trăn, sông vào 
đời Tống. X. Đạo Trăn. 


VÔ VĂN ĐẠO XÁN THIỀN SƯ 
NGỮ LỤC & + :š }£ 2# Éñ # 

Còn gọi: Vô Văn Hòa Thuợng ngữ lục. 
Ngữ lục, I quyền, do Vô Văn Đạo Xán 
soạn vào đời Tống, Duy Khang biên tập, 
được xếp vào 7c Tạng kinh tập 150, trang 
1013. Nội dung bao gồm ngữ lục của Đạo 
Xán lúc ở chùa: Tiến Phuớc, Khai Tiên 


Hoa Tạng và lúc trở về trụ Tiến Phúc lần 
thứ hai; Tiểu Phật sự, Tán, Kệ tụng, Đề bạt 
v.v... Đạo Xán còn soạn tập thơ văn »Vô 
Văn Ẩn« 20 quyền. 


VÔ VI & Ắ, 

1. Hành động không có mọi ham muốn và 
mọi chủ định. 

2. Đạo thiền. Bàng Cư Sĩ ngữ lục ghi: 
+2 El —®. fññ fi #! #t B 
lW & 3 flù dã v Ab 5X Tổ Bũ 
»Thập phương đồng nhất hội 

Cá cá học vô vi 

Thử thị tuyên Phật trường 

Tâm không cập đệ quy«. 


























»Mười phương cùng tụ hội, 
Người người học vồ vỉ 
Đây là trường tuyển Phật 
Tâm không đỗ đạt vẻ«. 


VÔ VỊ CHÂN NHÂN #& 3 š ^. 

Con người thật không có địa vị, nói cách 
khác là Bản lai diện mục. Tức là người 
chăng còn rơi vào các phẩm vị như: 42 giai 
vị hoặc 52 gial vị của Bồ Tát; siêu việt mọi 
thứ phân biệt về: phàm-thánh, mê-ngộ, 
trên-dưới, sang-hèn; đối với tất cả chỗ đều 
tự do tự tại. Lâm Tế lục (Đại 47, 496 hạ) 
ghỉ: »E 3# +: 7E Ñ BỊ E # — ## 
IR Á có đế ƒE ì4 Sf# ññ \ lHT P] tị À ‹ 

X ïð 1l ? f fl.. — Trên khói thịt đỏ có 
một con người thật không địa vị, thường từ 
cửa mặt quÿ vị ra vào. Người nào chưa 
chứng ngộ hãy xem ẩil« 
































VÔ XUẤT KHOÁT & ở: #4 

Không bận đến tương lai. Duy Tắc ngữ lục 
q. I ghi: »li fl 4 đất #! . #t rh llị iZ , 
IE Đi HE 8A ìM . HH J lff Nj HK— Làm 


một con người không nghĩ ngợi, không bận 












































1040 


VÕ TIẾN THIÊN NINH TỰ CHÍ ï 3 ZX # 3¿ zš 





đến tương lai, ăn cơm chảo qua ngày, đêm 
năm nghe mưa nghe gió«. 


VÔ Ý ĐẠO NHÂN # # :ắ ^. 

Biệt hiệu của Thiền tăng Hiếu Khiêm sống 
vào cuối đời Minh-đầu đời Thanh. X. Hiếu 
Khiêm. 


VÔ Ý TRÍ & #& % 

Cảnh giới của người ngộ thiền: Sạch hết ý 
niệm, siêu việt tri giải. Tiết Thiên Đồng 
Đàm Hoa Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: 
»J?EmH.ii?#H: ##&#. 
J # là #tỢ Ä ý Z HHÌU. TÚ đỗ f 
li. 3ã 3H ® fủ‹ # W #l ñl 2X. 
Bỗ 2} #? % !J 8l. — Đến ngày giỗ của 
Hồ Khâu, sư niêm hương rằng: Cuộc đời 
con tưởng như đã bỏ, bỗng gặp vị Hòa 
thượng hết mọi tình niệm, vượt thoát tri 
giải như thầy. Con đã trồ hết ngón nghề 
mà không lãnh hội được. Từ khi nắm được 
tâm yếu của Ti hầy rồi con được tự do tự 
tại«. 





















































VU TẤU ‡‡ # 
Hiệu của thiền tăng Phổ Hiệp, đời Minh. 
X. Phổ Hiệp. 


VŨ AM #8 #š 
Hiệu của Thiền tăng Tổ Uyên đời Minh. X. 
Tô Uyên. 


VŨ LÂM LINH ẨN TỰ CHÍ ä, 3+ # 
lễ ‡ & 

Chí, § quyển, do Tôn Trị soạn vào đời 
Thanh, Từ Tăng trùng biên, có bản khắc 
vào niên hiệu Khang Hy thứ II (1672) đời 
Thanh và được xếp vào Trung Quốc Phật 
Tự Sử Chí Vựng San tập 1. Linh Ân Tự 
Chí vốn có bản thảo được Bạch Hoành sửa 


chữa vào khoảng niên hiệu Vạn Lịch 
(1573-1619) đời Minh. Đến niên hiệu 
Khang Hy thứ 9 (1670) đời Thanh, Tôn Trị 
trùng tu thành 12 quyền. Năm kế, Từ Tăng 
biên tập lại bản của Tôn Trị còn § quyền, 
chia làm I4 mục: Khai sơn, Trùng hưng, 
Sơn thủy, Phạm vũ, Cổ tháp, Cổ tích, 
Thiền tổ, Pháp ngữ, Đàn việt, Nhân vật, 
Nghệ văn, Thị, DI sự, Tạp ký. Những văn 
hiến có liên quan đến chùa Linh Ân từ niên 
hiệu Khang Hy đời Thanh trở về trước đều 
được ghi chép tường tận trong bộ tự chí 
này. 


VŨ LÂM PHẠM CHÍ #, 3+ 3: z& 

Chí, 12 quyên, do Ngô Chi Kình soạn vào 
đời Minh; được khắc bản vào đời Minh và 
được xếp vào Trung Quốc Phật Tự Sử Chí 
Vựng San tập 1. Tác giả xem thấy các tự 
viện ở Hàng Châu vào đời Minh bị hư 
hỏng rất nhiều, e rằng các di tích dần dần 
tiến đến chỗ bị chôn vùi nên tham khảo 
nhiều sách vở, biên thành sách này. Chia 
ra: Các chùa ở ngoài thành, trong thành, ở 
núi Nam, núi Bắc và các chùa thuộc huyện, 
tổng cộng gồm 426 ngôi tự viện; ghi chép 
tỉ mỉ quá trình xây dựng và cảnh trí sông 
núi. Còn phân ra 4 mục: Thiên triều sủng 
tích (Phẩm vật do triều đình ban cho), Tế 
quan hộ trì. Cổ đức cơ duyên, Lịch đại 
huân tích (công lao các vị Trụ trì trải qua 
các đời). 

Sách này ghi chép rõ ràng về các di tích 
đẹp nổi tiếng và chi phái của các bậc cao 
tăng có lớp lang thứ tự. 


VŨ TIẾN THIÊN NINH TỰ CHÍ đ, 
‡È X # ‡& 

Chí, 11 quyển và một quyền thủ, do Bộc 
Nhât Thừa soạn vảo thời cận đại, được xêp 


1041 


VỤ CHÂU THANH QUY #£ }! ?š 





vào Trung Quốc Phật Tự Sử Chí Vựng San 
tập I. Chùa Thiên Ninh ở Vũ Tiến (tức 
Thường Châu) bắt đầu sáng lập vào niên 
hiệu Vĩnh Huy thứ 1 (650) đời Đường, do 
Thiền sư Pháp Dung, tô tông Ngưu Đầu cất 
am ở đây. Khoảng niên hiệu Thiên Phúc 
(936-943) đời Ngũ Đại, Thiền sư Duy 
Cang xây dựng lại tự vũ, các đời sau đó 
cao tăng lớp lớp xuất hiện. Cuối đời Thanh 
mở ra chỗ khắc kinh Tỳ Lăng để khắc bản 
1n kinh tạng sách vuông. Năm 1927, Mậu 
Càn Sơ bắt đầu biên soạn tự chí, do vì làm 
vội vàng nên có nhiều sai sót. Năm 1941, 
Bộc Nhất Thừa biên soạn lại tự chí mới, 
trải qua 5 năm mới xong. Tắt cả gồm 8 
mục: Kiến trí, Tăng già, Pháp ngữ, Trước 
tác, Trinh thạch, Nghệ văn, Quy ước, Chí 
dư. Mục »Trước tác« là mục lục kinh tạng 
sách vuông được khắc bản in ở chùa Thiên 
Ninh vào khoảng năm Dân Quốc. Mục 
»Pháp ngữ« phần lớn thu thập các điều mà 
chuyên tập không có, hoặc lưu thông trong 
phạm vi hạn hẹp hoặc mất mát do lâu 
ngày, rất cÓ giá trị cho việc tham khảo. 


VỤ CHÂU THANH QUY # 1\ :Š 3#, 
X. Tùng Lâm Hiệu Định Thanh Quy Tổng 
Yếu. 


VƯƠNG MAN TỬ # # Ÿ 

Gã đầy tớ. Thiên Lâm Bảo Huán q. 2 (Đại 
48, 1028 thượng) ghi: »š¿ ‡R #t TỊ  Z 
hi Hù. Ấữ 1 jX  Z ñí. 3s | R + 
1H. — Khuôn phép sẵn có của tùng lâm 
gân đến lúc hoàn toàn sụp đồ. Dù có người 
đưng ra phù trì nhưng lại bị cho là kẻ làm 
đầy tớ«. 









































X 





XA # 

Kéo, dắt, vận chuyền. Tiết Hoàng Long 
Huệ Nam Thiền sư trong NĐHN q. L7 ghi: 
»—#'À 2A Ƒl. 3L # #8 Hs - Một 
chữ vào trong cửa quan, chín năm kéo 
chẳng ra.« 


XẢ ĐẦU MỊCH ĐẦU ‡‡ 5ã #, 5 

Bỏ đầu tìm đầu. Chăng đoái đến cái đầu 
sẵn có, lại đi tìm cái đầu khác bên ngoàải; 
dụ chỉ cho người tham thiền sỉ mê, chẳng 
biết ông Phật tự tâm, lại tìm cầu Phật bên 
ngoài. Lâm Té ngữ lục ghi: »ầl ỲÄ . 2 3# 
x?ñửủ^H È#l + E#⁄#w#c. H ñ f8 
f ® &‹  Ấ Äb3. là 5H HH. 
H#f#&#4. . : ‹. M6 2> ÿ. HW 
Jầ 2K 1 3 ft lò Œ:‹ — Các ngươi! Kẻ 
đại trượng phu, hôm nay mới biết bản lai 
vô sự. Chỉ vì các ngươi chẳng tin tự tâm, 
niệm niệm tìm câu, bỏ đâu tìm đâu, tự 
không thể thôi... bọn người như thế chưa 
quên việc lấy bỏ, tâm nhiễm tịnh vẫn còn«. 















































XẢ KỶ NGOẠI CẦU 3# ở. 2} # 

Chỉ cho người tham thiền si mê, chăng 
thấy rõ được tự tâm là Phật, mà hướng ra 
bên ngoài tìm cầu cách làm Phật. Duy Tắc 
ngữ lục q. 2 ghi: »ì# 3ï — 2x |H| 3v 3: 
ÄX Ä}1H #3 #14:¡ ý Tí l d2. 
J# 4 1H HR . — Ngươi nếu một niệm hồi 
quang thì chẳng cách xa ông chủ của 
chính ngươi; còn nếu xả kỷ ngoại câu thì 
càng chẳng tương ưng«. 





XẢ TỐ TÙNG TRUY 4 $ # #4 
Bỏ áo trắng theo áo đen. Ý nói bỏ tục để 


1042 


XÍCH CỐT LỰC Z: # 2 





xuất gia làm tăng. Vì người thế tục thường 
mặc áo trắng (tố), còn người xuất gia 
thường mặc áo nhuộm hoặc áo đen (truy). 
Bài tựa của Đàm Lâm cho sách Lược Biện 
Đại Thừa Nhập Đạo Tứ Hạnh của Bồ-đề 
Đạt-ma trong CĐTĐL q. 30 ghi: »a5 4# FŠ 

mm fj ÄÍ.. lúU lề 2Ã ?É Ấñ £H lÃ 5š Hị. 
— Đạf†-ma chí đặt ở đạo Đại thừa nên bỏ 
tục đề xuất gia làm tăng, nói tiếp và làm 
rạng rỡ dòng thánh«. 


XÁC LẬU TỬ % ;# # 

Thân thể con người. Tiết Đạo Ngô Hòa 
thượng trong TĐT q. 4 ghi: » #. 4 
l . 1l HỈN: ## Äl ìễ fññ 7X ÏM ƒ , 
Ilhị { Jš j HỆ ƒÑ# ‡H l? j HH: ® 
%4 b J& JH l.. - Khi Vân Nham bệnh, 
Đạo Ngô hỏi: Bỏ thân này, sẽ gặp lại nhau 
ở đâu? Vân Nham đáp: Gặp nhau nơi 
chẳng sinh chẳng diệt«. 















































XANH NHÃN t# ñ£ 
Giương to mắt, thường dùng để hình dung 
vẻ chấp mê không tỏ ngộ. Bích Nham lục 
q.I ghi: »ửII 2 4ï #í. H f? Bế RR {E f#ữ 
§#Tf.. — Hiện nay có người chỉ mãi giương 
to mắt cho là hiểu biết«. 




















XẢO KIẾN Z2 #, 

Kiến giải phát sinh do trí thông minh của 
thế tục. Tiết Nghệ Ngôn trong NHỌL q. 29 
ghi: # ®# + :, L 2% 3 ‡Š ẴÑl fí †i 
1H Z l#qữẦ.V ## lò XÃ”, ft 70 N 
Bị 2E. tãN + Hồ HỊ Hš 7t. — Đối với 
kẻ sĩ, công phu tham cứu bức bách đến 
ranh giới: chưa ngộ với sắp ngộ. Khi ấy, 
tâm ÿ thức chưa sạch, luôn luôn nảy sinh 
kiến giải. Ở đây gọi là cảnh giới thông 
mìinh«. 


























XẢO TIỆN Z7 4£ 

Pháp môn phương tiện thiện xảo. Tiết Khai 
thị Đạo nhân Bản Sắc trong Minh Bản Tạp 
Lục q. trung ghi: »!# { 2 fáif \ . 7H 





















































đự {b 72 ffv Bị HỈ H # + lũ H ẩn. 
4$ #E IHỊ HÍ v Xf ỨC — EL, t\ fl| # 2) 











® f8 Jj. HH +òb ® f8 lữ. 1E ## Hị 
là. — Muốn làm bậc đạo nhân chân 
chính đặc biệt đừng dùngphương tiện thiện 
xảo nào khác, chỉ cần chẳng tiếc thân 
mạng tiến lên phía trước, một phen dũng 
mãnh tham cứu đến chỗ ra sức chẳng 
được, dụng tâm chăng xong, đây chính là 
chỗ dụng tâm tốt nhắt«. 








XỈ LỤC % # 
Kể ra và ghi chép. Đại Châu ngữ lục q. hạ 





































































































ghi: Xe  êy lhng NỆc sữà: vs thoi đó 
BH. HÀ: 1 XŠ Íƒ.v #ã RÈ 
"a... sa. #t ÍE 
# 8 Xí. ÍW #ï RỊ lHỊ #t {Ÿ:¡ šZ f1 
+? 8ì . 3⁄24  MỊ BH. 
Si Ế J 4l HA ‡ÿš H 1U. HH Z 

3# TH #ä #É s — Người mê chăng biết 

















phối thân võ tướng, ứng vật hiện hình nên 
bảo: Trúc biếc xanh xanh đêu là pháp 
thân; hoa vàng rậm rạp chỉ là Bát-nhã. 
Hoa vàng nêu là Bảt-nhã, Bát-nhã tức 
đồng với vô tình, trúc biếc nếu là pháp 
thân, pháp thân tức đồng với cây cỏ, như 
người ăn măng lý đáng ăn cả pháp thán. 
Kiểu nói như thế, đâu thể kế ra và ghỉ chép 
hệt«. 


XÍCH CỐT LỰC #% ®# 

Trần trụi, không có gì cả. Ám chỉ quét sạch 
vọng niệm trần tục, nhận thức muôn pháp 
đều không. Tiết Linh Ấn Huệ Viễn Thiền 
sư trong NĐHN 4q. 19 ghi: »Íi Z2 tí †í: , 


4k2 X. Ai J.. HữỦ 7H: H # 








1043 


XÍCH CƯỚC NHÂN SẤN THỐ, TRƯỚC NGOA NHÂN KHIẾT 


NHỤC Z BÀ  % 5 Ÿft A Iã li 



























































Ø 2®. 2® 5$. HñÚ H lỊEL: 
MỊ XR 2X Ít — #1. H8 # 
$. Ƒ, 1W TL. Z MP RR#. — Sư 





chợt đốn ngộ, ngã n chúng, chúng đỡ 
dậy. Sư liễn nói: Tôi đã tỉnh cơn mơ rồi! 
Đến tối có tiểu tham, sư bước ra hỏi: Sạch 
trơn không một vật, trần trụi không một 
đồng. Nhà tan cửa nát xin thây cứu giúp«. 


XÍCH CƯỚC NHÂN SẤN THỐ, 
TRƯỚC NGOA NHÂN KHIẾT 
NHỤC + ###t A342 #, 3 #t A % BỊ 
Người chân trần đuổi bắt thỏ, kẻ mang 
giày được ăn thịt thỏ. (Kẻ nhọc thì chăng 
được, kẻ chăng nhọc thì được). Thiền tông 
dùng cụm từ này để chỉ nếu truy tìm thì 
khó ngộ đạo, còn bình thường vô sự thì dễ 
khế hợp với thiền pháp hơn. Chương 
Phong Huyệt Diên Chiểu Thiền sư tong 
CĐTĐL q. 13 ghi: »|ñ]: 2® 3 $3 ññ 
ñH ñữ ÿZX. HH El: it 3% 
tt ÁN HA Ị. — Hỏi: Đại chúng đã tÊ tựu, 
thỉnh sư thuyết pháp. Sư nói: Kẻ nhọc thì 
chẳng được, kẻ chẳng nhọc thì được«. 














XÍCH KHẨU BẠCH THIỆT TẬN 
TIÊU TRỪ #% œ  £ š !# Iệ 
Còn gọi: Xích khẩu tịnh tiêu vong. Miệng 
lưỡi thị phi, lời đèm pha vu cáo đều tiêu 
trừ. Đây là từ giải hạn mà dân gian thường 
dùng để tiêu trừ tai họa từ miệng lưỡi. Như 
đc ngữ lục q. thượng ghi: »ẩi ! äi {E 
ïl # ẤT. HỊ JƑT] ERh. Hi ứm 
BH, 2RLI HT ãìW lầ. Z Ì 
J 12 lk — JÑl Đã . — Hãy xem, vẽ một lá 
bùa dán trên cửa quỷ, thử hỏi như thế nào? 
Miệng lưỡi thị phi đều tiêu trừ, con lừa 
Dương Kỳ ba chân nhảy cẳng«. 








XÍCH NHÃN QUY TÔNG # ï£ # 


> 


1< 


Đời Đường, thiền tăng Trí Thường ở chùa 
Quy Tông tại Lô Sơn, vì đôi mắt của sư có 
màu đỏ nên người đời gọi sư là Xích nhãn 
Quy Tông. 


XÍCH NHỤC ĐOÀN + j1 # 


Khối thịt đỏ, chỉ thân người, thể xác. Lá 
TỔ ngữ lục ghỉ: »E 3# 3z. 7 ằ BỊ L 
4 {ừ HÀ ¿ ?ế ƒt ìm 5# ñã AL IH 
li A. &I## # 8 8. _- % 
thượng đường, nói: Trên thể xác có một 
con người thật không địa vị, thường từ cửa 
mặt của các ông ra vào. Người chưa được 
ấn chứng hãy bước ra xem.« 
































XÍCH SÁI SÁI % #š # 


Thênh thang rỗng lặng, thanh tịnh vô 
nhiễm, là cảnh giới thiền ngộ. Tiết Tiến 
Phúc Đạo Anh Thiền sư HE NĐHN q. 18 
ghi: 6 REUEA TT _ Tn TP 























#.. PE BU Đ. Mi É BÉ Đ. Tế IP 


lÄ Jf.. — Yếu nghĩa Thiên tông ở đây 
ngàn thánh chẳng truyễn. Lập tức biết rõ, 
ngay nơi đó siêu việt. Cái biết ấy thênh 
thang rồng lặng, như thế thì dễ; chỗ sáng 
suốt rõ ràng, thế ấy càng khó.« 


XIỂN HÓA l %. 


Hoằng dương đạo pháp, tiến hành giáo 
hóa. Tiết Hoài Nhượng, đời thứ I dưới Đại 
Giám trong CTTNL dq. 1 ghi: »{ R$ 3M lãJ 
4k 3A L Dũ D 7ú 5ƒ . — Sau đó Mã Tổ 
xiến hóa nơi chùa Khai Nguyên, Giang 
Tây«. 





1044 


XUẤT CHÚNG :! ## 





XIẾN NHIÊN ## 4X 

Dáng vẻ tươi cười. Tiết Long Nha Trí Tài 
Thiền sư trong NĐHN dq. 19 ghi: »ll H3 
H: #! #8! 6H: HH, H 
dj Bí ÄÃs ñ ñố MẼ #Ä lÍI ÌÖI s — Sư hét, 
nói: Khổ! Khổ! Lại nói: Mây trắng mịt mù 
đất, trăng sáng tỏ trên trời. Nói xong tươi 
cười mà lìa đời«. 
































XIẾT PHONG XIẾT ĐIÊN #' # % 
đã 

Điên điên khùng khùng. Từ để hình dung 
trạng thái không bình thường về hành vi và 
ngôn ngữ của một người nào đó. Tiết Trấn 
Châu Phố Hóa Hòa thượng trong NÐĐNN 4q. 
4 ghi: »lli È — H E jị ¿ ZR lš R 4 
II # f#  N 4ˆ. 1E đ ñ ®# H # #ï 
TÌ # BL ?# ñR. Zml Íh 6 N Á: 5š? HỤ 
4L N 4. — Một hôm, Lâm Tế cùng với 
Hà Dương, Trưởng lão Mộc Tháp ngồi 
trong tăng đường bàn chuyện về sư: Mỗi 
ngày ở ngoài đường phô điên điên khùng 
khùng mà không biết y là phàm hay là 
thánh? Bỗng nhiên, sư bước vào«. 



































XOA ứx 

Giẫm, đạp. Tử Lăng Tự Du Thiền sư trong 
NĐNHN 4q. 18 ghi: »ZR lRJ EW ÿ# 1⁄2 {Ð # - 
— Chân trần giẫm đất lạnh như băng.« 


XUÂN LAN THU CÚC š- ïñ 4 3 

Hoa lan mùa xuân và hoa cúc mùa thu đều 
tỏa hương thơm ngát, khó định được hơn 
kém; dụ cho việc khó co Ithể phân biệt 
thắng thua, hơn kém. Tắc 63, Thung Dung 
Lục (Đại 48, 266 trung) ghi: »ZR Z 2 ‹ 
= 5 % l£. # Bị 4X ẩj. Mí JM ‡ 
. HE C9 ‹ — Sư dạy chúng rằng: 
Tam Thánh, Tuyết Phong như hoa lan mùa 
xuân nhự hoa cúc mùa thu. Triệu Chấu, 











Đấu Tử như ngọc Biện Hòa như vàng nước 
Yên.« 


XUẤT CÁCH # ‡# 

Vượt lên trên thứ bậc thông thường. Linh 
Hưựu ngữ lục ghi: »‡ï fÑB ŸJ 6 F f3 — ñR 
H #t.v đí EH tỳ Rƒ ¿ — Nếu người nào 
trước đại chúng nói được một lời vượt thứ 
bậc, ta sẽ cho làm Trụ trì«. 


XUẤT CÁCH SIÊU LƯỢNG d 3£ 3# 


Z2 


=> 


ca 
Vượt lên trên thứ bậc và số lượng thông 
thường. Thư Đáp Bốc Vận Thuộc trong 
Mật Am ngữ lục ghi: »Èf lš Ji 1: 2 ẵÌ 
































BỊ. W œ Đlb §fŒ. H2 E. 
#i #§ 2 #Ã Hh. th j8 HH I& SE. — 





Xưa kia Bàng cư sĩ, Lý đô úy đều là những 
người thực bụng vững tin nơi chính mình, 
có việc làm vượt lên trên thứ bậc và số 
lượng thông thường, che trời che đất.« 


XUẤT CHÚNG tt 3# 

Còn gọi: Xuất ban. Từ trong hàng ngũ tăng 
chúng bước ra, là động tác đối trước thiền 
sư đưa ra vấn đề hoặc trả lời câu hỏi của 
thiền sư. Minh Giác ngữ lục ghi: »Ö 1 tì 
2ø ĐỊ lŠ {H 2Ä R 2) Rl %. — Nói 
chung, người nào trong hàng ngũ tăng 
chúng bước ra cũng cân là thiên khách lão 
luyện.« 

Tông Môn Võ Khô ghi: »%& HH TRỆ ?ý - Rà 
% #U N ẤF ⁄) l. TH šŠ 4 Hí HH 8 


R. 3 2x. 6Í? # Hj Ð # lã 





kn| 






































E. Bữ # —ñÑ. 2X ® ĐH rỉ JM ĐŸ WƑ 
J k%. 1 Hí M Hộ ‡#R F ii. IBỊ HH 
ĐÀ 2 lạ IW HÉ . đá HH ¡hi ĐfE 2š. Z# BỊ 











fJ Á Hl ?ấ J ñU 9l. 3Š $R  #E ñŸ. 
— Vài vị như Từ Minh, Lang Da, Đại Nơu 
từ giã Phân Dương, nhường nhau không đi 


1045 


XUẤT ĐỘI ¡!! 





chịu nhận chức Tham đâu. Phần Dương 
bảo: Việc này không thể dùng giới lạp để 
suy cử. Hãy nghe ta tụng: Thiên vô đâu (là 
chữ Đại), Cát Châu thành bạn triển qua 
mâu (là chữ Khai), Tướng quân thất mã 
lâm hạ quả (là chữ Sở), Viên Cháu thành 
lý náo thu thu (là chữ Viên). |Ý bài kệ nói 
Sở Viên sẽ mở rộng tông phong của ta] Từ 
Minh (tức thiển sư Sở Viên) từ trong chúng 
bước ra, thưa: Sở Viên là người nào lại 
dám nhận lời tiên đoán này? Từ Minh liên 
dẫn đâu chư tăng lễ tạ. 


XUẤT ĐỘI # # 

VỊ Trụ trì lãnh đạo chư tăng đi ra phố 
phường quyên góp. Pháp Diễn ngữ lục, q. 
trung ghi: »il X #ø E 3£ +: HH *# 
ññỦ H. HRÑ 2# bú 5 ƒL. 4s ầU 4H ñỤ 
XMỈ.. T f3 lñ †ï Hĩ . — Sau khi đi quyên 
góp về, Sư thượng đường nói: Nửa tháng - 
trời đi quyên SÓP, mắt chẳng thấy lỗ mũi, 
quên mắt thiển pháp của TỔ sư mà chỉ 
lượm được món đồ cổ«. 












































XUẤT HƯNG #: ® 
Xuất hiện, trở lại trần gian. Phân Dương 
ngữ lục e thượng NT »\ %3 Hệ š Ƒ 




















Uỳ. th T 1H. H 8 — l k. đã 
"15... 








khứ, Phật T)-bà-thi xuất hiện ở đời. Khi ấy 
có một vị tin theo Phật pháp, đúc một quả 
chuông nặng đên muôn cân.« 


XUẤT KỲ # 3 

Đến chỗ hoàn toàn thôi nghỉ, chỉ cho chỗ 
cứu cánh chân thật. Sở Sơn Kỳ Thiền sư 
giải chế trong Thiển Quan Sách Tiến ghi: 
»I #Ÿ 7ÿ 7ã là Hị BỊ. — Chỗ cứu cánh 
chân thật là xuất kỳ«. 


XUẤT MỘT QUYỂN THƠ #: #4 ‡# 
3Ÿ 

Trạng thái tùy ý tự tại, vận dụng vô ngại 
sau khi ngộ. Tiết Đại Quy Mộ Triết Thiền 
sư trong NĐHN q. 12 ghi: »š# À 3š ‡H 
4? #í 1U 4 %.. ÍH š ƒÍ# 7K» 
4l Jj iZ tH. tHỲ 3 ñŸ. ñ lí HE 
H. #1 24H. XÍ H Hị XE 3. — 
Các ông có ngộ được chăng? Nếu ngộ 
được thì các ông như rồng gặp nước, tợ 
cọp dựa núi, thy ÿ tự tại, ứng dụng vô ngại. 
Nếu chưa ngộ được thì giống kẻ giữa trưa 
chạy trồn bóng«. 














XUẤT NGƯU THAI NHẬP MÃ 
PHÚC H 3 ÿé ^ § 7š 

Ra thai trâu, vào bụng ngựa. Ý nói đọa vào 
đường súc sinh trong luân hồi sinh tử. 
" Bản tạp lục q. trung ghi: »lJl Â' 
xzz lR ÿŸ lỳš, #t 3%. # 
































#= 
T 
























































































































































Kê 

⁄š Hù Hỳ 5ï 2) 
ƒ3‹ 7 ồ lW #t ốc 2 Mã. TF HH F 
Hã ÀA H Mã JR E# 0H 1U. — Hôm nay 


phân nhiễu là căn cơ cạn mỏng, không có 
các yếu tô như: chủ tế, chính kiến, lực 
lượng, hành vi tiếp hóa người học; chợt 
gặp một vài cảnh duyên thuận nghịch liễn 
bị chúng cướp đoạt, mới hay dụng công 
chẳng được, dụng tâm chẳng được. Há 
chẳng biết dụng công chẳng được chính là 
khi chết dụng công chẳng được. Khi ấy đã 
không có chỗ dụng công, chính là con 
đường ra thai trắu vào bụng ngựa vậy«. 


XUẤT NHÃN Hi f#ˆ 
Tỏ rõ pháp nhãn, khơi sáng ý chỉ thiền. Bài 
tựa trong Tung Dung Am lục ghi: »'Ề '†ˆ 


1046 


XUẤT THỦ HỊ # 




















3 ñm tị HR 3# HỊ È E#. 7F Bñ Bế 2 
Mš . — Còn như việc bình luận nhằm tỏ rõ 


pháp nhãn, khơi sáng ý chỉ thiển, gặp phải 
cơ duyên chăng cán phải khách khí khiêm 
nhường.« 


XUẤT NHÂN tH ^. 

Vượt trội hơn mọi người. 7ông ¬ Võ 
Khó ghi: »l#t lỆ| 1Ì 1 bế: tí. ? 
ÄX # T 1ï ?Ñ H ÑR lí. H Mi R 3H 
HÀ ¿ f 7) 3RÍS X Z Ÿ 1H › — Bạch 
Trưởng lão ở núi Nga My từng bảo rằng: 
Người đồng hương Tuyết Đậu có hơn trăm 
bài tụng, ý và lời không có gì vượt trội hơn 
người, vì sao lại nồi tiếng ở đời?« 


Si 
























































XUẤT SINH #: + 

Trước giờ thọ trai, tăng nhân lấy một ít 
cơm đề cúng thí cho chúng sinh. Tiết Tính 
Không Diệu Phổ Am chủ trong NĐHN dq. 
18 ghi: »l 2 1 &. lữ #t đ # Hị ® 
#:. JEH: Ø1 R là  Z Mf$? - 
Lũ cướp dâng lên sư cá thịt. Sư vẫn thọ 
trai như thường. Xuất sinh xong, sư nói: Ai 
sẽ vì ta làm văn đề cúng tÊ?« 














XUẤT THẢO t # 

Đối lại: Nhập thảo, Lạc thảo. Thảo là dụ 
cho thế gian, người thế tục. Siêu xuất thế 
gian là Xuất thảo. Xuất thảo đàm: Bàn luận 
về tôn chỉ thâm áo siêu xuất thế tục, tức 
nói đến chỗ đệ nhất nghĩa của Phật pháp. 
Vân Môn Thiển sư ngữ lục q. trung ghi: 
»ÑñŨ — H +: trĩ # Z Tỉ lĩ Ñ Ãá ÄE 





























~Z H.v Tí ïX Bí Z ñÉ. BẾ nh HÀ Áo 
xz HãẶ 2 XE, RỊI 4 BH j#. — Một 


hôm sư bảo: Xưa nay các bậc lão túc đêu 
vì lòng từ bì nên có ›Lạc thảo chỉ đàm‹, tuỳ 
cơ mà thức tỉnh người học. Nếu là ›Xuất 
thảo chỉ đàm‹ thì không như thế«. 


XUẤT THÂN #: # 

Siêu thoát, triệt ngộ. Chương Hựu Phục 
Ngộ Không Thiền sư trong CĐTĐL q. 24 
ghi: »[ã] #1 f[ ¿ #2 ÁÑ tị J#? ñÿ 
H: TW 4# #8 M Ji ®⁄: - 
Hỏi: Thế nào là chỗ học nhân siêu thoát? 
Sư nói: Ngàn thứ so chẳng được, muôn thứ 
sánh chẳng bằng«. 














XUẤT THÂN HOẠT LỘ # # ?# z# 
Còn gọi: Xuất thân chỉ lộ, xuất lộ xuất 
thân. Xuất thân: Chỉ cho cái thân thoát 
khỏi sinh tử, không còn dính mắc hai khái 
niệm mê-nsộ, đạt được cái dụng vô ngại, 
khoáng đạt. Hoạt lộ: Con đường sống. 
Xuất Thân Hoạt Lộ chỉ cho cảnh gIớI Siêu 
thoát. 


XUẤT THẾ t + 

Có 2 nghĩa: 

I. Sau khi tự mình tu hành chứng ngộ, 
Thiền sư trở vào đời để giáo hóa chúng 
sinh. Điều Tôn Túc Trụ Trì trong Thiên 
Uyển Thanh Quy q. 7 (Vạn Tục 111, 458 














thượng) ghỉ: »t ÿš 2 J§ — 7. Ẩï th 
sấN. ðI EIfEiW: #J ll šŠ đã. ấn 
jã Hị IH. — Mỗi người truyền pháp mỗi 


nơi, nói huệ mạng Phát, đó là Trụ trì; bắt 
đâu thuyết pháp độ sinh, gọi là xuất thế«. 

2. Chư Phật xuất hiện ở thế gian, tu hành 
thành Phật đề giáo hóa chúng sinh. Thí dụ: 
»ữi fỳ HH IH 2 2 JỀ. — Chư Phật lấy 


việc xuát thể làm bản hoài«. 


XUẤT THỦ #: # 

1. Ra tay. Tiết Hoa Tạng Tông Diễn Thiền 
sư trong NĐHN dq. 20 ghi: »3Z ¡HH # E1: 
3E MÃ 4 lí EÈấn. BH ñø ÁA HT # 
1H. — Sư liên đưa tay ra nói: Hoa Tạng 
chẳng tiếc tính mạng, đã vì các ông mà ra 

















1047 


XUẤT TRẬN ¡! lš 





tay đáy!« 

2. Chỉ cho các việc làm: Tham thiền, ngộ 
đạo, thị cơ, ứng cơ. Tiết Phúc Tiên Chiêu 
Khánh Thiền sư trong TĐT q. 13 ghi: »⁄4š 
HH. 2£ 5 lí Tƒ. ñã L RhHì 
4 Hị #? - Sư thượng đường, nói: Vốn 
tự có sản, chẳng nhọc đến khung cửi, các 
Thượng tọa xuất thủ hay chẳng xuất thủ?« 





XUẤT TRẬN # 

Hành vi bước ra khỏi chúng của một vị 
tăng để hỏi đáp với Thiền sư khi ngài 
thượng đường hoặc trong các buổi tham 
vẫn. Dương Kỳ Phương Hội Hoà thượng 
ngữ lục ghỉ: »— H. + Ä 3ï #Jv lữ 
lñ|: l‡ 3* E [H|. †fE 2% lÄ ií fJ 4 th 
lụt É k¿ lý TH ld . — Mội hôm, có bảy vị 
tăng đến chùa. Sư hỏi: Thế trận đã bày 
xong, bậc tác gia chiến trường sao không 
xuất trận để ra mắt Dương Kỳ?« 
































XUẤT TRIỀN #: # 

Thoát khỏi mọi trói buộc, gò bó. Tiết Ngữ 
Chi Dư, đời thứ 3 dưới Đại Giám trong 
CTTNL q. 2 ghi: »#t ?2 š. Ít ñã ## , 
J3 ® ñ # — UJ Bỉ ÑU Ấ#Ÿ.. tt: fÙ 
3¿ HỊ #l.. — Không bị Phật trói, không bị 
chúng sinh trói, số lượng cũng như thế. 
Cho đến đêu không bị tất cả số lượng trói, 
nên nói Phật thoát khỏi mọi trôi buộc. « 









































II - 
























































XUẤT TỨC BẤT BẢO NHẬP TỨC 
thhấ XE & 

Thở ra không bảo đảm hít vào. Ý nói nhân 
sinh vô thường, cái chết không hẹn trước 
với al. Đây là lời cảnh tỉnh của nhà Phật, 
khuyên mọi người sớm lo tu hành, ngộ 
đạo. Đoạn TẾ Tâm Yếu ghi: »À Zi ? 
2. 8 2 #:2®. HH“ AÑ.- 








Rất cần phải nỗ lực cả cuộc đời này đi 
Thở ra không bảo đảm hít vào«. 


XUẤT VẤN +: Rị 

Bước ra khỏi hàng ngũ chư tăng để thưa 
hỏi với thiền sư. Tổng Môn Võ Khó ghi: 
»f{ 4 rH lỗ] 3á 9 —¬ Bl RI ñn DỊ #? — 
Sao chẳng bước ra khỏi hàng ngũ chư tăng 
để thưa hỏi với vị Đường đâu một hai tắc 
công ản?« 











XUẤT VÔ MÔN NHẬP VÔ HỘ +: 
&ïf1A®&? 

Theo thường thức thế gian khi muốn ra vào 
trong nhà thì phải đi qua cánh cửa đã mở. 
Ở đây câu này có nghĩa ngược lại là không 
nhờ cửa mà vẫn ra vào căn nhà được. 
Thiền tông dùng câu này làm thuật ngữ để 
chỉ cho sự tự đo tự tại đối với các pháp của 
Thiền sư. 


XUẤT XÁC NHẬP XÁC, NHƯ TÚC 
LỮ XÁ th & À & 3e 78 ‡/® 

Ý nói thần thức rời khỏi thân thể (chết) 
hoặc nhập vào thân thể (sống) giống như lữ 
khách ra vào nhà trọ. Đây là phản ánh tư 
tưởng nhân sinh vô thường, luân hồi sinh 
tử. Vô Môn Quan ghi: »T¡ 3| [BỊ fắt 2š: 
lf #~ MÈ Z4. Hổ ññ &⁄ R JR. § F1 
H: #ï HỊ #í RE †ñ f{ ÐR JIR. ffƯ ÃI th 
7t À /ä v 1M Trị ÙR #3. — Ngũ Tổ hỏi vị 
tăng rằng: Cô Thanh lìa hồn, cái gì là 
nguồn chân? Vô Môn bình: Nếu ở chỗ này 
ngộ được nguôn chân, liền biết thân thức 
rời khỏi thân thể hoặc nhập vào thân thể 
giống như lữ khách ra vào nhà trọ«. 












































XÚC #3 
1. Dơ bân. Phần Dương ngữ lục, q. thượng 
ghỉ: »4 IE 4 2}. f# ïf š# HR. — Tà 





1048 


XÚC SỰ ## # 





chính không phân, sạch dơ khó rõ«. 

2. Vi phạm. Tiết Dục Vương Đức Quang 
Thiền sư trong NĐHN q. 20 ghi: »f {ƒ: †T 
#ã HỊ fU. 4 HA fE TT fã HỈ Tỉ › - Gọi 
là trúc bê thì vi phạm; không gọi là trúc bể 
thì sai trả¡«. 


XÚC ĐỒ CUỒNG KIẾN #3 ‡‡ 3 §, 


Nơi nơi sinh ra kiến giải cuồng. loạn. Pháp 





























Diễn ngữ lục, q. thượng ghi: »ã% {È' ?ï lÍƒ 
?# fủ.. 3% Ã: lïñ 7X X BỊ. ẤM Bổ HJ F 
M HH. 2 4 ÍẪMU YÃ ẤE hh. — Giả sử 


trước lời nói lãnh hội được thì cũng là kẻ 
sỉ mê ngu độn; cho dù đưới câu nói tỉnh 
thông cũng chưa khỏi nơi nơi sinh ra kiến 
giải cung loạn«. 


XÚC ĐỒ THÀNH TRỆ #8 :‡ z\ ## 
Còn gọi: Xúc đô câu trệ. Mọi chỗ đều 
chướng ngại, không trót lọt. Chỉ cho sự 
lãnh ngộ nhiều trắc trở, khó khăn; sự lý 
không thông. Phương Hội ngữ lục ghi: »26 
5b 4ï J\ 8 JH TT 3⁄ƒT, FIF1] M ñ" , 
Z# N Jã TT lề fll Xã J Ÿl? — Chư Phật 
có tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào 
cũng thấy được chân lý, vậy vì sao kẻ học 
đạo lãnh ngộ khó khăn ?«. 

Ouy Sơn Cảnh Sách ghi: »§È ÌŠ -†- 3 Tầ 
Ji. 7R 71 ÚÑ ñ JH “. là Ã HP ŸÄ , 
lò FEỆ 2 2. Íủ Xã Hà lv DỊ Đr 
JX.. — Đó là luống tiêu của mười phương 
tín thí, cũng chính là cô phụ bốn ơn; tội lỗi 
chất chứa càng nhiễu, tâm trần dễ bít lấp, 
sự lý không thông bị người khinh rẻ«. 









































XÚC LỄ #8 3# 

Dập đầu hành lễ. Tiết Kinh Sơn Tông Cáo 
Thiền sư trong NĐHN q. 19 ghi: » F ƑÈ 
4. 3% Íầi 1l = TE‹ — Sau khi sự 


ngôi xuống, mọi người dập đâu lễ ba lạy«. 


XÚC MỤC BỒ ĐỀ ## H # ‡‡ 

Những gì mắt thấy đều là trí huệ bồ-đẻ. 
Đây là cảnh giới của bậc giác ngộ đạt đến. 
Minh Giác ngữ lục, q. 2 ghi: »IŠt |]:  lỊI 
frJ lš fl H  i? HH xã: JBẢ #) RE đö 
Ñ TŠ ?4 ® . -— Tăng hỏi: Thế nào là xúc 
mục bô-để? Sư đáp: Gió nổi bụi dáy, chim 
bay rụng lông«. 











XÚC MỤC THỊ ĐẠO 3 ñ # :š 
Những gì mắt thấy đều là thiền pháp. Đây 
là cảnh giới của bậc giác ngộ đạt đến. Vân 
Môn quảng lục q. trung ghi: »Ñ] HỀ 2š: 
ti. Mu H &© lí. ih ñMH  ?. 
l"J J 3¿ l? - Hoặc giả sư nói: 
Người xưa bảo: Xúc mục thị đạo. Sư giơ 
hủ tương lên hỏi: Cái gì là đạo ?«. 

















XÚC MỤC VÔ TRỆ #8 8 & # 

Mắt nhìn không chút chướng ngại, chỉ cho 
sự lãnh ngộ trót lọt. Vân Môn quảng lục q. 
trung ghi: »Eí f3 fÍfU H Ấ## ð%. 32 ƒ3 #Z 
J ñJ 8 — ĐJ 3®. thị J X Hùh E 
#.‹ (7Ñ Z n[ f. HR {E — BR †E 
{H fñủ.. ðM À: 4t BÀ hH Ib Z ỳš ¿ — Cho 
dù lãnh ngộ trót lọt, đạt được danh thán, 
cú thân, tất cả pháp không, núi sông đại 
địa đêu là tên gọi, tên gọi cũng không, gọi 
là Tam-muội tính hải câu bị, cũng giống 
nhự sóng không gió«. 




































































XÚC PHÁCH 4£ 34 

Gõ nhịp, gõ ra tiết tấu. tác Tịnh ngữ lục q. 
hạ ghi: »I⁄⁄ fï ! Đš v HẨ TỦ TH s 
Thôi sáo đánh trồng, ca - gõ Thai « 












































XÚC SỰ #8 *# 

Mỗi một việc gì. Phần Dương ngữ lục q. 
thượng ghi: »Š #ï 3 3% lƒ F ñ 471 # 
ĐR. 1ã ĂmSs Ñ. 2 JH  H‹ bú Ÿ 








1049 


XÚC THẠP {# Rš 





II ft ÑM SE 7£ Bị. JW l# Jt{. #f ?ƒ 
Ji ĐÀ . — Cho nên có những người đứng 
ngoài tuyết chặt cánh tay, đeo đá giã Sao, 
gặp những kẻ có chí như thế mới có thể 
lãnh thọ ý chỉ. Huống hô sơn tăng việc gì 
cũng bừa bãi thì làm sao được địa vị ấy? 
Thật đáng hồ thẹn!« 











XÚC THẠP + 3ä 

Ngồi xích lại gần, là động tác khi nói 
chuyện hợp ý nhau. Tiết Chiêu Giác Khắc 
Cần Hào sư trong NĐHN q. 19 ghi: »lŸ 
Si H0 ba Dk 3H Z H mg v 2% 
- HỊ #ấ ƒ} ñg Z v lã| 5 ## lấu 
m=. 3# l§ Đi tự lš 7#. 1 
„ J #t {x ÈŠ A Jằ #2 
íu ll so — Lúc Trương Vô Tận còn ở 
Kinh Nam, tự cho răng đạo học của mình 
là hiểm có. Sư ghé thuyên vào yết kiến ông 
ta, luận bàn về yếu chỉ Hoa Nghiêm. Sư 
nói: Hoa Nghiêm là cảnh giới hiện lượng, 
lý sự toàn chơn, ban đầu không có mượn 
pháp... Khi ấy, Vô Tận bắt giác ngôi xích 
lại gẵn.« 


















































lật: 





























m tRm 


öø o0 o0 


ï đt Hỳ 1TR g1 Sặi 


XÚC TY DƯƠNG f#8 # # 
Vốn là để chỉ cho con đê. Bởi vì mắt con 
dê không phân biệt được đồ vật, hễ vật 
chạm vào lỗ mũi của nó thì nó mới ăn. 
Thiền tông muợn từ này để chỉ cho người 
học đạo mà mê muội, chắng biết pháp. 
Lâm Tế lục (Đại 41, 498 thượng) ghi: » 
ý #8 2í &ã 2F ñh ÿš.. 3M HH fẾỤ 2: 3 JÉ 
#t ?J 2% TL: LI 3®. #{ Rÿ # ðŸf # 3: 2 
2}. — Thời nay, người học đều chẳng biết 
pháp giống như con dê dù thấy vật thực 
cũng không biết, phải để tới miệng mới ăn 
được. Những hạng người này chẳng phân 
biệt được tớ hay thây, khách hay chủ«. 























XÚC VẬT VÔ NGAẠI #3 3 & 7# 


Lãnh ngộ trót lọt. Tiết Thị Nghiệp Hải 
Tịnh Thiền nhân trong Minh Bản T: MP lục, 
q. trung ghi: » 1 % #. #§ HR R 
# ƒ1., lạ li fU J t lý, 1ã Ÿí ]J 
JRR — H ##? -— Cứ như mùa hạ hiện nay, 
trong chớp mắt là qua nửa hạ rồi mà vẫn 
chưa lãnh ngộ trót lọt, vẫn chưa nhồi 
thành một khối !« 





























XÚC Y #3 %& 


Quần đùi. Tiết Quang Hiếu Huệ Lan Thiền 
sư trong NĐHN 4q. 12 ghi: »ÃHI Ở| 3 # 5ã 
Bái # Hl . 4 Ã fñ[ ñF Á 1. H 3 # 
#iÍ A . Tí ĐI #ủ 4% äi Ít Z4. 
3k lñ í liÍ 4l Xi. — Thiên sư Huệ Lan 
chùa Quang Hiếu ở Hòa Châu không biết 
người ở đâu, hiệu là Bích Lạc Đạo Nhán. 
Từng viết tên bảy vị Phật lên quân đài, 
tùng lâm gọi sư là Lan Bồ Côn«. 





























XUNG HÚỨ ›?† ái (916-974) 


Thiền tăng đời Ngũ Đại, họ Hòa, người xứ 
Phúc Châu, Trung Quốc. Từ bé sư đã 
không ăn đồ tanh nồng, chí thệ xuất gia. Sư 
thờ Quốc sư Thần Yến ở Cô Sơn làm thầy, 
được ngài thọ ký và đắc pháp. Năm 24 
tuổi, sư khai pháp ở Phong Thành, Hồng 
Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tây), người 
thời ấy gọi sư là »Tiểu Trưởng lão«. Sau 
đó vào niên hiệu Hiển Đức (954-959) đời 
Chu, sư nhận lời mời của Chu Thế Tông 
trụ trì chùa Quang Mục, rồi dời đến chùa 
Khai Tiên ở Lô Lăng. Nam Đường Trung 
Chủ đón sư đến chùa Tịnh Đức ở Kim 
Lăng (nay là Nam Kinh), tập họp đồ chúng 
đê nghe sư thuyết pháp, nồi tiếng khắp xa 
gần. Thuy hiệu: Huệ Ngộ Thiền sư. 


1050 


XUYÊN QUÁ ĐỘC LÂU % ìÄ ## §# 





XUY BỐ MAO % % £ 

Thổi sợi tơ trên áo, tức công án »Bố mao 
thị pháp« của thiền sư Điều Khòa. Tiết 
Tuyết Phong Nghĩa Tồn Thiền sư trong 
NĐNN q. 7 ghi: »tị Ä HẤ ấi  ÍE l# 
2£? EH ñì 4 ZE #fl. — Người xưa thổi 
sợi tơ trên áo đề làm gì? Nói cho ta nghe 
xeml« 











XUY MAO KIẾM 3+ £, #\ 

Gươm rất bén, để sợi lông nơi lưỡi kiếm 
rồi dùng miệng thôi, sợi lông liền đứt. 

1. Thiền tông dùng từ này để chỉ cơ phong 
bén nhạy. Tông Thừa Yếu Nghĩa trong 
DTNL q. 9 ghi: »8 HK  J , 2E 36 ìBi 
ÄÀ » ñ HH ñấ “6 #J) #?? BH #ƒ HỊ ÿ§ 
2® ẩ.. — Như gươm rất bén, ánh thép rợn 
người, ai dám chạm đến dù máy may? 
Chạm đến là bỏ mạng«. 

2. Chỉ cho câu thoại đầu. 7iển Quan Sách 
Tiến (Đại 48, 1098 trung) ghi: 

2ä it đủ IWX 6 ØIJ 

% | t 3 ?5 — #® 

»Trực tu đề khởi xuy mao kiếm 

Yếu phẫu Tây lai đệ nhất nghĩa«. 

»Rát cân đê khởi câu thoại đầu 

Cốt mồ cho ra ý TỔ sư«. 























XUY VẠN THIỀN SƯ NGỮ LỤC 3+ 
S TẾ Íạ sứ SÉ 

Ngữ lục, 20 quyển, do Xuy Vạn Quảng 
Chân soạn vào đời Minh, Tam Sơn Đăng 
Lai trùng biên. Đây là bộ sách thu thập 
nhiều bài thuyết pháp của Thiền sư Xuy 
Vạn, có bản In sách này vào niên hiệu 
Sùng Trinh thứ 16 (1643) đời Minh. 

— Quyền 1, 2: Năm hội ngữ lục ở các nơi: 
Đông Thiền Viện tại Hành Châu, chùa Tập 
Vân ở Trung Châu. 

— Quyền 3: Phố thuyết, Tiểu tham. 


— Quyên 4: Thị chúng, Trà thoại. 

— Quyền 5: Pháp ngữ, Nhập đường, Nhập 
thất. 

— Quyền 6, 7: Tụng cổ. 

— Quyền 8,9: Kệ. 

— Quyền 10: Phật sự, Tượng tán, Thư 
vấn. 

— Quyên II, 13: Thi ca. 

— Quyền 14: Phú, Ký, Dẫn. 

— Quyền 15: Tự, Văn. 

— Quyên 16: Truyện, Thiên. 

— Quyền 17, 18: Thuyết. 

— Quyền 19: Duyên khởi. 

— Quyền 20: Tạp trước. 

Cuối quyên có phụ lục »Xuy Vạn Thiền sư 
Tháp Minh« do Điền Hoa Quốc soạn, và 
phần hành trạng của sư do Chí Thiện soạn. 


XUYÊN KHƯỚC TỶ KHỔNG # #? 
3 zU 

Xỏ qua lỗ mũi. Bị lệ thuộc vào ngoại vật, 
chăng được siêu thoát tự tại, giống như 
dùng sợi dây dàm xỏ vào mũi con trâu. 
Tiết Ngọc Tuyền Đàm Ý Thiền sư trong 
NĐHN q. 20 ghi: »‡È — 7#. BI 3 †È 
#3Xñl Ø8: 3E — Z7. RỊ 3 † 
Ý % Ñll 2 4Us — Tiến một bước thì bị 
cây gậy làm cho lầm mắt đường đi. Lùi 
một bước thì bị cây gậy xỏ qua lỗ mũ¡«. 

















XUYÊN NHĨ HỒ TĂNG Ÿ# + ở 4# 
Chỉ cho các vị tăng Án Độ vào thời xưa, vì 
phần lớn họ thường xỏ lỗ tai để đeo khoen 
đồng. Tiết Cảnh Thanh Hòa thượng trong 
TĐT q. 10 ghi: »# H HH li 2Š šh ØR¿ — 
Tăng Ấn Độ vừa cười vừa gật đẫu«. 


XUYÊN QUÁ ĐỘC LÂU 3 ¡i8 # #$ 
Xuyên qua đầu lâu, chỉ cho cảnh giới đoạn 
diệt tất cả tình thức. Tắc 24, Thung Dung 


1051 


XỨ SỞ LY PHÂN BIỆT Jš Jr #È 2} BI 





Lục (Đại 48, 243 trung) ghi: »5 ?# 7R 
+3. I4 #8 # Ÿ\L lÊ ÑJ. Z4 # — — 
8 ð 1#. H mm TẾ ly T.s # lRU F- 
#ÿ AI. 3S ñ⁄ Ñ BI F. 2 Ấl 
1 †lJ HỆ. . — Tuyết Đậu cũng nói: Như nay 
cất giữ tại Nhũ Phong, người sau thảy xem 
là phương tiện. Sư lớn tiếng hét: Hãy xem 
ngay dưới chân mình đi! Vạn Tùng nói: 
Tuyết Đậu quá quan tâm nơi gót chân mà 
không biết xuyên qua đầu lâu.« 
























































XỨ SỞ LY PHÂN BIỆT #& Z && 2 #\ 
Lìa xa phân biệt »có không« của thế giới ý 
niệm nhị nguyên. Tiểu truyện Thiền sư 
Tĩnh Lực trong TUTA ghi: »Soi ?hấy pháp 
là vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi, xa lìa 
phân biệt đối đãi »có không«, thì mới là 
người học đạo vậy.« 

XỬ PHẦN # 2 


1. Sắp đặt, xử lý. Tiết Trường Thử Hòa 
thượng trong TĐT q. 5 ghi: »⁄b ñ # 31 





% “4H ð1{ 3. HH ÙH <: ƒẾ Í JR Bế 
“4? l xã: ? KÃ#› HhM H: 


^2† ƒE T3. 3M fã RE? ŸÄl z: Á— 
1J HW jMI NMỊj jể 2} s Sau, Tiểu sư lại đến 
tham vấn Thạch Đầu. Thạch Đầu hỏi: Từ 
đâu đến? Tiểu sư đáp: Từ Trường Thử đến. 
Thạch Đầu bảo: Tối nay có nghỉ lại đây 
được không? Tiểu sư thưa: Tất cả đều tùy 
Hòa thượng sắp đặt«. 

Tiết Động Sơn Hòa thượng trong TĐT q. 6 













































































ghi: »Ñj! Ÿ#l ƒï ð{. ở [8]: 3 HÈ {E l# 
Jj? HH E]: 1r ÑẾ lÚl Bí. ðÄ : 
#X {f #t {† R#? HH HH: 2š f1 1h ÉP. 
ðl xã: 2 †Ì ##? ., HE: ®?38U 
#4. đl El: lã ? H4? HE: 4 
t£HỊ1. 8H: 32g #2? Hñ 
H: HH # HỆ 3š #. ở EH: HỆ 
th. ÂÄJjR 2 „ — Sự đến ngài Bách 





Nhan, Nhan hỏi: Vừa rời chỗ nào? Sự 
thưa: Vừa rời Hồ Nam. Nhan hỏi: Quan 
Sát sứ họ gì? Sư đáp: Không biết họ ông 
ta. Nhan hỏi: Thế ông ta tên gì? Sư đáp; 
Không biết tên ông ta. Nhan hỏi: Có từng 
ra ngoài chăng? Sư đáp: Chẳng từng ra 
ngoài. Nhan hỏi: Có giải quyết công việc 
chăng? Sư đáp: Tự có phó quan rồi. Nhan 
nói: Tuy chẳng ra ngoài nhưng xử lý mọi 
việc«. 

2. Sai bảo, dặn dò. Đản Kinh bản n 
































Hoàng ghi: »ïi }†HEl: . . . 3x ấẩ 

lu JZ H #. ẤN RÑ . thông 
Tỉ 2 lv ẤOÍE — là XE: ¿ ‹ 
1A ® # 2. Â1# 5® H› - 


Ngũ Tổ nói: ... Các ngươi hãy về phòng tự 
khán. Người nào có trí huệ tự biết dùng 
Bảt-nhã của bản tính làm một bài kệ trình 
cho ta xem... Môn nhân nghe lời sai bảo 
xong, mỗi người đều trở về phòng của 
mình«. 

Lại cùng sách trên ghi: »‡H C H 1 3H 5“ 
&) ll 2}: ìï %. 3 2) lữ mm 
Bí.v —= ®# 2J 15.1... — Tổ (chỉ Ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn) dặn dò: Ngươi hãy đi, nỗ lực 
đem pháp về Nam, trong 3 năm ngươi 
đừng nên hoằng truyền pháp này«. 











XỬ TỊCH /Š #ï (648-734) 

Thiền tăng đời Đường, họ Chu, người xứ 
Phù Thành, Miên Châu (nay là huyện Miễn 
Dương, tỉnh Tứ Xuyên) Trung Quốc. Sư 
thờ Thiền sư Bảo Tu làm thầy, siêng năng 
phục vụ, sống hòa đồng VỚI mỌI người. Sư 
thông suốt chỗ huyền áo, tiếng tăm vang 
đến triều đình, được Võ Hậu triệu đến 
Trường An và ban cho sư ca-sa. Sư trở về 
chùa Đức Thuần ở Tư Châu (nay là huyện 
Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên) để tu thiền, hơn 
40 năm chăng bước chân đến xóm làng 


1052 


XƯƠNG ĐÀO & ï# (1815-1893) 





chợ búa. Đệ tử nối pháp có các vị như: Vô 
Tướng... 


XỬ VI ÿŠ #£ (890-955) 

Thiền tăng đời Đường, họ Tẳng, người xứ 
Bảo Xương tham yết ngài Tây Đường 
Tạng Công và đắc pháp. Sư ở Kiền Châu 
(nay là huyện Cán, tỉnh Giang Tây). 


XƯNG DƯƠNG ## 3 

Khen ngợi, truyền bá khắp nơi. Lâm Tế 
ngữ lục ghi: »Il\ fl 2 H 3£ # # H.‹ 
lHị li A. †; 2 Š . k. 3# 4J*H 2 Fl 
R. WEB A + H ®# ‹ 
4: fl] †H A Bã . — Hôm nay do sự bắt đắc 
đ, Sơn tăng thuận theo nhán tình mới lên 
tòa này. Nếu chiếu theo đệ tử Thiên tông 
hoằng dương đại sụ, thực là mở miệng 
chẳng được, chẳng có chỗ đề đặt chân.« 















































° 





























XƯNG DƯƠNG XƯNG TRỊNH ## 
3 48. Š§ 

Làm ra vẻ trịnh trọng. Lời nói hàm nghĩa 
chê bai. Tiết Đức Sơn Tuyên Giám Thiền 
sư trong LĐHY q. 20 ghi: »## ? £ˆ #ï ! 





























W 4 Hh Hù f? 2% 7E. 3l 1t # Tữ Í 
lH. ẤM HH Ấh JU› HR Đá TR§, # là 
 il Zi H: HH, #â ƒl #t 3f. — Chớ 


























làm! Nhân giả, bôn ba chạy Sang nhà hàng 
xóm nói ta hiểu thiển hiểu đạo, vỗ ngực 
khoe khoang, làm ra vẻ trịnh trọng. Đến 
đây cần phải mửa ra hết mới được vô sự.« 


XƯNG ĐỀ #t ‡ 

Khen ngợi, nêu lên. Pháp Diễn ngữ lục q. 
thượng ghi: »4* ÙÌ Ấ* 7: #3 2+ ï lữ. l 
tÈ1H 4. N đổ Z Bá ÑH. #8 J 2 
]Ñ. — Thế nên tiếp nói dấu vết của bậc 
Thánh trước (Phật) để lại, nêu lên thiển cơ 
của TỔ sư Thiên tông, làm mô phạm cho 























hàng hậu học, dựng lập tông phong.« 


XỨNG 4# 

Khiến cho người nào đó vừa IỌNG TP ý. 
Pháp Diễn ngữ lục q. trung ghi: »## 2 Hh 
j H đề. đã kx HH j§ W§ Ấũ. 3M 7K Hỗ 
f1 # #. - Biến đất đai thành vàng 
ròng, khuấy sông dài làm sữa ngọt, còn 
chưa vừa lòng hợp ý Bạch Vân tôi.« 
























































XƯƠNG CUỒNG 3ä 3£ 

Si mê không biết, tùy tiện làm càn. Tiết 
Chí Công Hòa thượng thập tứ khoa tụng 
trong CĐTĐL q. 29 ghi: 

TH: ÑX Â Mã  fÈ 

Hù JÄ 4` #š X Tí 

RA 3 2E 2 DI 

ÿï 3 2E 3B Xt 

»Năm dục tham sân là Phật. 

Địa ngục nào khác thiên đàng, 

Kẻ ngu vọng sinh phân biệt, 

Lang thang sinh tử làm càn«. 











XƯƠNG DUNG 3 3 

Thiền tăng đời Minh, họ Triệu, hiệu là 
Quyên Thật, Định Phong, người Côn Minh 
(nay thuộc Vân Nam) Trung Quốc. Bảy 
tuổi xuất gia, 17 tuổi thọ giới cụ túc, để 
lòng nơi nội điển, nồi bậc nhất là làm thơ, 
bài nào làm trong lúc xuất thần thì thành 
ngâm vịnh. Nhập thất sáu năm, tham vấn 
Hòa thượng Dư Sơn đắc pháp. Khoảng 
niên hiệu Vạn Lịch (1573-1619) sư làm 
chủ am Thúy Phong ở Tung Minh (nay 
thuộc Vân Nam). 

Tác phâm: Khiếu Sư Sơn ngữ lục. 


XƯƠNG ĐÀO 3 ‡ (1815-1893) 
Thiền tăng đời Thanh,họ Lưu, tự Tịnh 
Hàm, hiệu Cừ Đăng Đạo Nhân, là em của 


1053 


XƯƠNG ĐẠO È 1É (1813-1903) 





Xương Đạo, người xứ Đồng Sơn (Từ 
Châu, Giang Tô) Trung Quốc. Nối pháp 
Thiền sư Đại Tu ở Tiêu Sơn, đời thứ 48 hệ 
Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Quảng Tế. Tác 
phâm: Cừ Đăng Đạo Nhân tạp lục. 


XƯƠNG ĐẠO #8 :š (1813-1903) 
Thiền tăng đời Thanh, họ Lưu, tự Vân 
Phàm, người xứ Đồng Sơn (Từ Châu, 
Giang Tô) Trung Quốc. Nối pháp Thiền sư 
Đại Tu, đời thứ 48 hệ Thanh Nguyên. Trụ 
trì Tiêu Sơn. Tác phẩm: Tiêu Phàm tập 


XƯƠNG LONG #5 I# 

Hưng thịnh. Xây đắp cho bền vững. Bài 
sám Quy Mạng của Thiền sư Di Nhiên ghi: 
»JŸ, I 3 3š fñầ {. t BH Eì lễ. — 
Kiếp này nguyện xây đắp tòa phúc đức, 
nên đạo tâm cho bên vững«. 























XƯỚNG 98 
1. Hô to lên. Chương Đệ tứ tổ Ưu-ba Cúc- 
đa trong CĐTĐL q. 1 ghi:  #J El. 3® 

















j1 Nj ) H: Pl E #E }È Bế f# #? ÚỤ 
El: JštH-EfH1†L-[EWHB2ZE s — Long (chỉ 
Hòa thượng Hoàng Long) bảo: Giày đưới 
chân từ đâu mà có? Sư thưa: Ở Lô Sơn rao 
bán bảy trăm năm mươi đồng.« 











XƯỚNG ĐẠO 9 ‡ 

Giảng nói Phật pháp, hướng dẫn người 
học. Huệ Nam ngữ lục ghi: »#š #1 {V ñ 
Jư ?( Ất HỆ El. # 4 A Jã HH lŠ Z 
đll. — Hưng Hóa bảo Duy-na Khắc Tân 
rằng: Chẳng bao lâu ngươi sẽ làm Thây 
giảng nói Phật pháp, hướng dẫn người 
học.« 











XƯỚNG PHÁCH TƯƠNG TÙY "8 
32 38 R. 

Ca hát và vỗ tay ăn rập nhau; dụ cho sự 
khế hợp chặt chẽ giữa thầy và trò. Tắc 64, 
Bích Nham lục (Đại 48, 195 thượng) ghi: 
»M 3E Hứ |H| § ## Hƒ ñm lñ| Äl J|. 2M 
1 1E 34. lf Hữ tr #E. ` 01 L #8 
HH: 34 34: # #ï #Œ Äl lW fl #ñ 7ủ (HR 





























Ÿf JH [h] li 7k Ế 4 ??. l Z HH - 
#í # #í ìw nƒ LÍ H HR ÿï Bữ {k — ŸW ¿ 
Jš 1: 2 3# — IR. — Ba-tuân nói: Tôi thể 
hướng về Phật đạo, hằng dứt điều ác! Cúc- 
ấa bảo: Nếu quả như thế, ngươi tự xướng 
ba lần quy y Tam bảo đi. Ma vương (tức 
Ba-tuân) chấp tay hô to lên ba lần.« 

















2. Giảng nói. Chương »TIrí Nhàn tụng« 
trong CĐTĐL q. 29 ghi: »i# if A HR 3H 
Ä›: ‡ ñÚ 3K H #ñ#. HỆ J Á ?ệ 2% 
#io E Ìš HỊ H | lý ›: — Bác đạt đạo 
giảng nói ý TỔ sư, Tông của thầy ta xưa 
nay kiêng ky, chỉ có người này khéo đặt đề, 
đủ pháp tài đủ cả tàm quỷ (hồ thẹn).« 

3. Cất tiếng to để rao bán y vật của vị tăng 
đã mất. Tiết Bảo Phong Khắc Văn Thiền 
sư trong NĐHN q. 17 ghi: »ÄÉ(C †f đ* ñE 






































† JHHBB. ZI ï #2: Tí ?ñ Si). 
— Nêu lên công án: Nam Tuyển lại hỏi 
Triệu Châu về câu hỏi trước đó. Châu liễn 
cởi giày để lên đâu và đi ra. Nam Tuyển 
nói: Nếu có ông ở đây thì cứu được con 
mèo (Sự khế hợp chặt chẽ giữa thầy và trò, 
ft có kẻ trì âm, phóng lao phải theo lao)<« 








XƯỚNG Y Y3 % (516) 

Phân chia y vật của vị tăng đã mất. Vấn 
Môn quảng lục q. hạ ghi» jã 1ˆ TẾ! IE 
4#. 1 % "8. T: Tế lể lỊ ìš 3 
Jš? — Nhân lúc đang phân chia y vật của 
vị tăng đã mắt, sư hỏi một vị tăng khác: 
Hôm nay xướng y, vậy chớ ông tăng mắt, 
côn có ở đây không?« 














1054 


Y SƠN #È tÍI (2-1213) 





Y 





Y AM HỮU QUYỀN ## # 3# 1# 
Hiệu của Thiền tăng Hữu Quyền đời Tống. 
X. Hữu Quyên. 


Y BÁT HẠ #& 4 

Còn gọi: Trường liên sàng. Sập dài năm 
nghỉ tập thể chư tăng dùng để ngủ nghĩ tọa 
thiền. Sở đĩ có tên »Y bát hạ« là vì ngay 
trên giường có những cái móc để treo y 
bát. Tiết Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền sư 



































trong NĐHN S 3 ghi: nh J ft và 
%. MHữ 7 # k—= F. #fh*hFế£ 
#. Ấn lề 3i. HH `. AÑ 
































X1 1. jủ ll Œ K ?R t . ñữ 
El: HỆ #l Ñ ! — Một hôm, sư thấy tăng 
đẽo gỗ, sư liền lấy gậy gỗ vào khúc gỗ 3 
cái. Tăng buông búa trở về tăng đường. Sư 
về pháp đường. Hỏi lâu, sư đi vào tăng 
đường, thấy tăng ngôi trên sập, sư nói: 
Lừa gạt chết người«. 





Y CHÂU % #% 

Còn gọi: Y rung bảo. Viên ngọc quý trong 
áo, tỷ dụ Phật tính sẵn có nơi mỗi người. 
»Lục Tổ Năng thiền sư bi minh« trong 
Toàn Đường Văn q. 327 ghi: »|H: 7*:—~ 
+. 1H 5 7N 3#. ^À bú f j HH R 
đ§ s - Trong đời có một đóa hoa sáu cánh 
là Thiên tông. Thiên tông mở rộng kho báu 
chỉ rõ viên ngọc quý trong áo.« 

»Ngoạn Châu Ngâm« của Đan Hà Hòa 
thượng trong TĐT q. 4 ghi: »iỂN km 
?Y. # U M H BE. Fí H2 TH l HH. 
— ! Đ\  ñl.. - Biết được viên ngọc 
quý ở trong áo, tự tỉnh cơn say vô mình. 
Thân thể đều tan rả hết, chỉ có một vật linh 





























HH 
IX © 


côn mãi. « 


Y CHỈ SƯ j& 3# Éf 
Bậc thầy hướng dẫn của những vị tăng 
tham thiền học đạo. 


Y PHÁP & 3# 
Pháp y. Thiền tông Trung Quốc vào thời 
kỳ đầu (từ Sơ Tổ ĐL ]t-ma đến Lục Tổ Huệ 
Năng) và thời gian truyền trao đạo pháp 
của 28 của đời Tổ sư Thiên tông Tây Thiên 
(Ấn Độ), đã đem chiếc cà sa của chính 
mình để trao lại cho đệ tử dòng chính, tức 
dùng pháp y để biểu hiện pháp tín. Đàn 
Kinh bản Đôn Hoàng ghi: »Ngũ Tổ viết: 
.. Nhược ngộ đại ý giả, phó nhữ y pháp, 
bẩm vi Lục Tô, hỏa cấp cấp! — Ngữ Tổ nói: 
...Nếếu ai ngộ được đại ý ta trao cho pháp 
y, vâng làm TỔ đời thứ sáu, hãy nhanh 
lên!« 














Y SƠN #4 v› (2-1213) 

Thiền tăng đời Lý, họ Nguyễn, quê ở lang 
Cẩm, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Sư nối 
pháp Thiền sư Viên Thông, thuộc dòng 
Tỳ-ni-đa-lưu-chỉ đời thứ 19. Sư dáng 
người thanh nhã, nói năng hoạt bát. Thuở 
nhỏ, sư học thông sách sử, về văn chương 
khoa cử của Nho gia tất hỏi han đến chỗ vi 
diệu, nhưng đối với kinh điển Phật giáo 
cũng hết sức lưu tâm. Sư xuất gia năm 30 
tuổi với một vị trưởng lão trong làng. Sau 
đến kinh đô tham học với Quốc sư Viên 
Thông và nối pháp ngài. VỀ sau, sư tùy 
phương hành hóa chí tại lợi người. Nếu 
được tín thí cúng dường, sư đều để vào 
Phật sự. Sư có làm cây đối khuyến hóa: 
»Điếu danh thị lợi, giai như thủy thượng 
phù âu 

Thực phúc chủng duyên, tận thị hung trung 


1055 


Y THẢO PHỤ MỘC #* *# ƒÑ % 





hoài bảo«. 

»Mến danh thích lợi đêu như bọt nước mặt 
ghênh, 

Cáấy phúc gieo duyên, trọn là trong lòng 
hoài bão« 

Sư trụ trì tại chùa Đại Bị, tràng Đại Thông, 
hạt Long Phúc. Về già lại dời đến chùa 
Nam Mô, làng Yên Lãng trụ trì. 

Kệ dạy chúng: 

»Như Lai thành chính giác 

Nhất thiết lượng đẳng thân 

Hồi hỗ bắt hồi hỗ 

Nhãn tình đồng tử thần 

3x 

Chân thân thành vạn tượng 

Vạn tượng thành chân thân 

Nguyệt điện vĩnh đan quế 

Đan quế tại nhất luân«. 

»Nhưự Lai thành chính giác 

Tắt cả lượng bằng thân 

Xoay lại chẳng xoay lại 

Mắt sáng đồng tử thân 

xxx 

Chán thân thành vạn tượng 

Vạn tượng thành chân thân 

Cung trăng cành quê đỏ 

Quê đỏ tại một vẫng«. 

Theo: 7Jiển sư Việt Nam của HT. Thanh 
Từ. 


Y THẢO PHỤ MỘC 4+ # #t + 

Còn gọi: Y /háo phụ điệp (nương cây gá 
cỏ). Qui thần nương gá vào cỏ cây đề hiển 
linh tác quái, Thiền gia dùng từ này dụ chỉ 
việc không thể lãnh ngộ thiền nghĩa, chỉ 
một mực bắc chước lời nói của người cho 
là kiến giải của mình. Tiết Thiên Thai Đức 
Thiều Quốc Sư trong NĐHN q. 10 ghi: »i1I 
lW bử #.v Hã ƒE ƒk z l 2. ER f ‡š 
% Hù #§ li . — Kiến giải như thế gọi là 

















nương cây gá cỏ, cùng với Phật pháp cách 
nhau trời vực«. 


YỶ# 1 

Nương tựa. Bài Trừu thần ngâm trong Tuệ 
Trung Thượng Sĩ ngữ lục ghi: 

?ñÈ 2 — 3 “2 1H 3F 

JỊ fh[ TL đã 2: 4) Ấzx 

ÄÑ 3 J À “2 {k Ti 

»Tùng lai nhất vật hề dã phi, 

Thân sinh đới nghiệp hè dã thị 

Như hà ngũ uấẫn hề phân vân 

Vi cứ tứ đại hề y ÿ«. 

»Xưa nay một vật chữ cũng sai 

Thán sinh mang nghiệp chữ cũng phải 
Vì sao ngũ uần chừ lăng xăng 

Bám chặt tứ đại chừ nương tựa«. 








Ý CHÍ š # 

Gọi tắt: CJ/. Ý định, mục đích, tôn chỉ của 
một điều tâm niệm. Bùi Hưu ngữ lục ghi: 
»ƒ BỊ #e Hi lñ]. Bi 8 ## [ñ]: 3š ƒK‹ 
Ä ƒR 5š. Hl El: f£ ÍE J j? 
FÃãiIE. tt 5#. H: HH Ú 
#£ ÃMI ñH tH! 2š Ä ZJ É 2í &v THỊ đổ 
3} IU Ÿ l§ XÃ T5 #Ã : — Hưu lặp lại 
câu hỏi trước. Sư (Hoàng Bá) liễn to tiếng 
goi: Bùi Hưu! Tướng công ứng thính: Dạ. 
Sư hỏi: Ở đâu? Ngay đó Tướng công nhận 
ra ý chỉ của thiền, như được hạt châu trên 
búi tóc, liền thưa: Thầy tôi đúng là bậc 
thiện tri tức, chỉ dạy người chín chắn 
dường ấy. Có sao lại mai một ở đây? Đại 
chúng trong chùa rất ngạc nhiên«. 

















1n HỆ 














Ý HỌC # # 

Chỉ cho Thiền tông học, vì tu tập thiền yếu 
cần phải nghiêng nặng về ý nghiệp. Thiền 
Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự thượng, 


1056 


YVÊN TỬ SƠN 3 # IÌị 





phần I (Đại 48, 400 trung): »ấ# j# ÍÙ 
ñH. MỸ R: PhẩẪÃ.. ñấ hò L, 1» 
}H Ì#. — Kinh là lời Phật, Thiển là ÿ 
Phật, Tâm và khẩu của chư Phật không 
trải nhau.« 


Ý THỨC # ‡* 

Nhận thức của »ý căn« đối với »pháp« 
(muôn sự muôn vật ở thế gian), chỉ cho 
hoạt động tư duy, bao gồm các tâm lý: 
tưởng tượng, suy lý, phán đoán. Là l trong 
6 thức. Trong các tác phâm Thiền tông, từ 
»ý thức« phần lớn chỉ cho nhận thức của 
hoạt động tư duy do các nghĩa lý khái nệm 
tạo nên. Thứ nhận thức này không phù hợp 
với chủ trương chắng lập tri giải, chẳng rơi 
vào tình niệm của nhà thiền đề xướng. 
Bích Nham lục q. 1 ghỉ: »Ñ_ #£ ‡š fE 
nữ !H v Z3 lê I äR fJ 2K #E BÍ #? lW # 
‡‡‹ — Phần lớn mọi người đều rơi vào 
trong ÿ thức, cần phải lãnh hội trước khi 
lời nói chưa phát ra mới được. « 





Ý THƯỢNG SINH Ý š* + # & 

Trên ý sinh ý. Đối với cơ duyên ngữ cú, 
dùng ý nghĩa thông thường để lý giải, nhận 
thức và phát huy. ích Nham lục q. l ghi: 








»r HÌj EEjm. fJU E##J. 8E 
“E#ã‹s †E# ft Ñ. T1 ñ ã # 
l. 7R 71 $ ñ 3® ®. Nếu nhằm 

















trên lời sinh lời, trên câu sinh câu, trên ÿ 
sinh ý, tạo nên sự hiểu biết thì không chỉ 
làm lụy lão tăng mà còn cô phụ Tuyết 
Đáu«. 


Ý TƯỞNG # #8 

Chỉ hoạt động của ý niệm tư duy thông 
h2 Mật Am ngữ lục ghi: »^Ê lữ † EŠ 
4H. 414 hH Bq ? ÃẤIl. — Quét sạch 
m= nhơ của tục tình, cắt đứt hoạt động của 























ý niệm tư duy thông thường, chẳng rơi vào 
cảm giác nhận thức.« 


Ý THIÊN TRƯỜNG KIẾM #3 & 
kÀ)| 

Thanh gươm tất bén, nỗi tiếng trong lịch 
sử Trung Quốc, Thiền tông dùng nó để dụ 
cho cơ phong sắc bén của thiền sư. Tắc 10, 
Bích Nham lục q. l (Đại 45, 140 hạ) ghi: 
»5 # {Ð fii  E f8. Xã M8 bề. 2#? 
$r fã #ỉ Ñ ñ. H Ÿ\ T j đ j§ — lý 
$† › — Tuyết Đậu giống như thanh Ÿ thiên 
trường kiếm, oai phong lẫm liệt. Nếu lãnh 
ngộ được ý Tuyết Đậu, thì tự nhiên ngàn 
chỗ muôn chỗ đồng thời lãnh ngộ«. 











YỂM HÓA # 1 

Lìa đời (tạ thế). Chương Ma-noa-la, Tổ thứ 
22 trong CĐTĐL q. 2 ghi: »## 2 HỊi jZ đ 
#\ f§ tt. — Tôn giả ngôi kiết già an 
nhiên lìa đởi« 








YỂM TỨC % #. 

Chết, qua đời. Tổng Môn Võ Khổ ghi: 
»( ÿ# # 3: ) l + 3X f§ M. ñ | đi 
ñ3 . JR ïể [BỊ MH — ñ lÍJ 2* — Tạng chủ 
Khánh nghe lời nói này liền qua đời. 
Trong tùng lâm mọi người đêu bảo Khánh 
bị một lời nhục mạ của Viên Thông mà 
chết.« 














YẾM TY THÂU HƯƠNG 3 #- fâ ấ- 
BỊt mũi trộm mùi, tỷ dụ hành vi ngu xuân 
tự dối. Tiết Bản Sinh Thiền sư trong 
NĐHN q. 5 ghi: »‡Ệ #2 Ti #®. Z†H 3E 
ăU . — Bự mũi mà muốn ngửi trộm mùi 
hương, nhận ngang xương là tội phạm.« 








YÊN TỬ SƠN 3 Z + 
Còn gọi: 7ượng Sơn, Bạch Ván Sơn. Núi 


1057 


VÊN TỬ THIỀN PHÁI 3% + 3š ỳÉ 





nằm trong tỉnh Quảng Ninh, miền Bắc Việt 
Nam, cách thị xã Uông Bí 14km về hướng 
tây bắc. Núi cao 1.068m, là nơi giáp giới 
Hải Dương, Bắc Giang và Quảng Yên (cũ), 
được coi là danh sơn của miền Hải Đông 
xưa. Núi này chăng những là cảnh đẹp thần 
tiên hùng vĩ mà còn là di tích của thiền 
phái Trúc Lâm. Theo truyền thuyết, sở dĩ 
núi có tên Yên Tử vì vào đời Tần ở Trung 
Quốc (thế kỷ II tr. TL) có một đạo sĩ tên 
là An Kỳ Sinh đến tu luyện và đắc đạo ở 
núi này. Nhưng mãi đến đời Trần, núi mới 
bắt đầu nổi tiếng, nhờ vua Trần Nhân Tông 
xuất gia tu hành ở chùa Vân Yên (Hoa 
Yên) khiến cho núi này trở thành trung tâm 
Phật giáo Việt Nam và Tổ đình của thiền 
phái Trúc Lâm. Núi có nhiều chùa nổi 
tiếng như: Long Động, Giải Oan, Hoa Yên, 
chùa Đồng, Thiên Trúc, Thiền Định, Thần 
Khê và các am: Vân Tiêu, Ngọa Vân, 
Thạch Thất, Bảo Sát. 

Những vị Tổ sư nỗi tiếng từng hoằng hóa 
trên núi Yên Tử như Hiện Quang, Quốc sư 
Phù Vân, Trúc Lâm Đại đầu-đà, Huyền 
Quang, Chân Nguyên trùng tu Long Động 
vào đời Lê. Trên núi hiện còn mấy chục 
ngôi tháp cô, trong đó quan trọng nhất là: 
Tháp Huệ Quang thờ Điều Ngự Giác 
Hoàng, tháp Tôn Đức thờ Thiền sư Minh 
Hành Tự Tại... 


YÊN TỬ THIỀN PHÁI 3% - 3# 

Tên của một phái thiền ở Việt Nam vào 
thời Lý, Trần. Tổ khai sơn là thiền sư Hiện 
Quang, vốn là đệ tử của thiền sư Thường 
Chiếu, một thiền sư thuộc thiền phái Vô 
Ngôn Thông. Thiền phái này truyền đến 
đời thứ 6 là Trần Nhân Tông. Vị này về 
sau trở thành Sơ tô của Thiền phái Trúc 
lâm. Như vậy truyền thống Yên Tử kể từ 


ngài Hiện Quang đến ngài Vô Phiền là 23 
đời (xem Biểu đồ ở phần Phụ lục). 

Tinh thần Hòa quang đồng trần, đập vỡ 
thái độ bám víu vào khái niệm, đập phá 
quan niệm lưỡng nguyên và những vấn đề 
giả tạo... là tư tưởng thiền học của thiền 
phái này và trở thành nét son trong tư 
tưởng Phật giáo Việt Nam. 


YẾN HƯU # 4+ 

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thiển Lâm Bảo 
Huần g. 2 (Đại 48, 1026 hạ) ghi: »iã ?Š 3B 
z3 Jm.. lBỊ † 3X Ỳñ Í#Ÿ HI BÀ lB # Jã #€ 





Tây 
{Ñ Z.ïr.. - Cao Am khi thôi ở chùa Vân 
cư. Viên Ngộ muốn sửa lại am Ngọa Long 
của ngài Phật Ấn làm nơi nghỉ ngơi tĩnh 
dưỡng«. 








YẾN TỌA % # 

Còn gọi: 7oa thiển, yến tọa. Điều chỉnh 
cho thân ngồi ngay ngắn, tâm được tịch 
tĩnh. Phẩm Đệ Tử trong kinh 2wy-ma, q 
thượng (Đại 14, 521 hạ) ghi: »42 ?ƒ i1 
3%. ®È` =7#H 8ñ. ENÑñ& 
“#.. — Ngôi phải đúng như pháp, chẳng 
khởi thân ý trong tam giới, ấy là yến tọa«. 
Theo: PQĐTĐÐ của nhóm Từ DI. 

















YÊU THẠCH THUNG MỄ J# ø š 
bì 

Còn gọi: Pu thạch thung khang. Trên 
lưng đeo đá để giã gạo. Câu truyện Lục Tổ 
Huệ Năng ở trong pháp hội của Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn tại núi Hoàng Mai làm công 
việc khó nhọc. Khi đạp chày giã gạo, ngặt 
vì thân thể ngài quá nhẹ, chày không cất 
lên được, nên ngài phải đeo thêm một hòn 
đá lớn sau lưng. Phẩm Hành do, thứ nhất 
của Đàn Kinh, bản Đôn Hoàng ghi: »ửX 
H. H(C?#f£1T:H )? S1 š⁄Ở. h 














1058 


YẾU THẢ # H 





sô toi eo ái lo tri ñN EÌ: 
sk lM Z Àx Ñ* ml. ñ ÚH RE 
5! — Hôm sau, Tổ (chỉ Ngũ Tô) lén đến 
nhà giã gạo, thấy Năng (chỉ Huệ Năng) 
lưng đeo đá giã gạo, nói rằng: Người cầu 
đạo, vì pháp quên thân, cần phải như thế!« 








YẾU CHỈ # 
Còn gọi: Diệu chỉ. Ý nghĩa quan trọng. Bài 


Phật Tâm Ca trong Tuệ Trung Thượng 5T ĐR 


ngữ lục ghi: 

2Ù RỊI LAI ƒÿ HỊI sò 
J) H 5 HỊ 3ê đị 2 
3£ # H  ®# #t 2Š 

4x #l #t 1E 4X 7K #X 

»Tâm tức Phật, Phật tức tâm 
Diệu chỉ linh minh đạt cổ câm 
Xuân lai tự thị xuân hoa tiếu 
Thu đáo vô phi thu thủy thâm«. 
»Tám tức Phật, Phật tức tâm 
Diệu chỉ sáng ngời kim cô thông 









































Xuân đến, tự hoa Xuân mm miệng 
Thu về, đâu chăng nước Thu frong«. 





fầ? 2š El: ẴẨlH 3š XH  ]ũ —= ƒE. 
H % H: - Thiển khách Cự Vinh đang 
tham vấn, sư bảo: Lão tăng chưa từng có 
một lời nửa câu để cho các ông chấp 
trước, đâu cần phải gặp lão tăng? Vinh 
nói: Đến chỗ này chẳng lạy cho 3 lạy, quả 
là không đành lòng«. 

Tiết Trường Thử Khoáng Thiền sư trong 
NĐNN q. 5 ghi: »f E1: j# -L: 3X ld ##t 
Jl. 4 h 3ã đi 27. Ì: HH: Lễ. 















































HƯU HN 3 + ¡ RỊ #j: ZƑ A B2 v 1 
H %##.. — Sư nói: Cư sĩ chỉ thấy cái dùi 


nhọn mà không thấy cái đục vuông. Sĩ (chỉ 
Bàng cư sĩ) thưa: Nói lời như thể với tôi 
thì được; còn như người ngoài nghe lọt lời 
này, quả thực chẳng tôt«. 

2. Nhưng mà, song. Biểu thị ngữ khí 
chuyên chiết. Pháp Diễn ngữ lục q. trung 
ghi: » Ƒ'] # NỊ H #. ïñï RỊ # f7. 
2% H Hñn ƒ9$ 4 Jš BỊ. — Vân Môn hay 
thì rất hay đặc biệt thì rất đặc biệt, nhưng 
mà chỉ nói được Thiên lão bà«. 

Tiết Chiêu Giác Khắc Cần Thiền sư trong 






































































































































NĐNN q. 19 ghi: »]š Jz -Í: ñ ‡È  X 
YẾU DIỆU -# 3 LH 6 JH i# , fï Hỳ lí — $# # {E 7N 
Vi diệu. Tiết Long Tuyền Nao Thiền sư 4 H đ ñ lặ Ẳ# L 7X ® ÍE— # 
Cà cưà ch 17 ghi: » [- 3£ X§ 8. Hị f“v H71. MỸ ZRÄ MU, 2 H 
J' E1]: 3 f§ JE TH JWU 3. 24 1Ø 1 2W E) #í EM L- BB. ˆ Bằng cự sĩ, lưỡi 
Jb, HỆ #ÿÄ mến Jt. H J #Ð H ÄuyN chống đến trời Phạm Thiên, miệng thì 
§I[ BW Zš !!Ọ. — Sư thượng đường, chúng trùm cả bón biên, có khi đem một cọng có 





tụ họp xong, sư liền nói: Chỉ thế ấy liễn 
giải tản ẩi, mới có thể là vi diệu. Mặc dù 
nhự thế, sớm là không gió mà nổi sóng, 
đóng định trong hư không rồi«. 


YẾU THẢ # 

1. Quả là, quả thực. Tiết Đầu Tử Đại Đồng 
Thiền sư trong NĐHN ào 5 ghi: »E 'Š T 
41x. HỦEH: Z1lỦ K4 -ñ 
5 ñJ H ññ J f É. f[ H 54 H 4 

































































làm thân vàng một trượng sáu, có khi đem 
thân vàng một trượng sảu làm một cọng 
cỏ, rất là kỳ đặc. Mặc dù như thể, song ông 
ta chẳng từng động đến cửa ải thiển chí 
cực vì diệu«. 


1059 


YẾU THẢ # H 





106O 


PHÁN PHỤ LỤC 





ĐỊA DANH 





B 

Bách Lâm Tự Tháp (Hà Bắc). 
Bách Trượng Sơn (Giang Tây). 
Bạch Vân Tự (Quảng Đông). 
Báo Ân Tự (Giang Tô, An Huy). 
Bảo Lâm Tự (Quảng Đông). 
Bích Động Tự (VN). 

Bình Sơn Tháp (VN). 


C 

Cao Mân Tự (Giang Tô). 

Cốc Ấn Sơn (Hồ Bắc). 

Cửu Hoa Sơn (An Huy). 

Chiêu Thiền Tự (VN). 

Chơn Không Thiền Viện (VN). 
Chúc Thánh Tự (Hồ Nam) 
Chung Nam Sơn (Thiêm Tây). 
Chứng Chân Tự (Quảng Đông). 
Chương Kinh Tự (Thiêm Tây). 


D 

Diên Hựu Tự (VN). 

Diên Phúc Tự (VN). 

Diên Thọ Tự (Giang Tô) 
Diên Ứng Tự (VN). 

Diệu Hỷ Am (Chiết Giang). 
Dũng Tuyên Tự (Phúc Kiến). 


Dương Kỳ Tự (Giang Tây). 


Đ 

Đại Bảo Quang Tháp (Giang Tây). 

Đại Dữu Lãnh (Quảng Đông). 

Đại Điên Thiền sư Tháp (Quảng Đông). 
Đại Mai Sơn (Chiết Giang). 

Đại Mãn Thiền sư Thạch Tháp (Hồ Bắc). 
Đại Ngu Thiền sư Tháp (Sơn Tây [Trung 
Quốc]). 

Đạo Ngô Sơn (Hồ Nam). 

Đầu Tử Sơn (An Huy). 

Động Sơn (G1ang Tây). 


G 

Giác Hải Tự (VN). 

Giác Lâm Tự (VN). 

Giải Thoát Thiền sư Tháp (Sơn Tây 
[Trung Quốc]). 

Giáp Sơn (Giang Tô, Hồ Nam). 


H 

Hành Sơn (Hồ Nam). 

Hoa Đình Tự (Vân Nam). 

Hòa Sơn (Giang Tây). 

Hoàng Bá Sơn (Phúc Kiến, Giang Tây). 
Hoàng Long Sơn (Giang Tây). 

Hồ Khâu Tự (Giang Tô). 

Hồ Khâu Tháp (Giang Tô). 

Hồng Phúc Tự (VN). 

Hùng Nhĩ Sơn (Hà Nam). 


ĐỊA DANH 





Hương Hải Tự (VN). 
Hương Nghiêm Tự (Hà Nam). 
Hương Tích Tự (Giang Tô). 


K 

Khai Tiên Tự (Giang Tây). 
Kim Liên Tự (VN). 

Kim Sơn Tự (Giang Tô). 
Kính Sơn (Chiết Giang). 
Kiến Sơ Tự (VN). 


L 
Lâm Tế Tự (Hà Bắc). 


Lâm Tế Tự Trừng Linh Tháp (Hà Bắc). 


Liên Phái Tự (VN). 

Linh Ấn Tự (Chiết Giang). 

Linh Nham Tự Tháp Lâm (Sơn Đông). 
Linh Quang Tự (VN). 

Long Hưng Tự (VN). 

Lô Sơn (Giang Tây). 


M 
Mai Am (Quảng Đông). 
Mật Án Tự (Hồ Nam). 


N 
Nam Đài Tự (Hồ Nam). 

Nam Hoa Tự (Quảng Đông). 

Nam Tuyên Sơn (An Huy). 

Nam Thiên Tự (Sơn Tây). 

Năng Nhân Tự (Chiết Giang). 

Nga My sơn (Tứ Xuyên). 

Ngọc Tuyển Tự (Hồ Bắc). 

Ngũ Đài Sơn (Sơn Tây [Trung Quốc]). 
Ngũ Tổ Sơn (Hồ Bắc). 

Nguyệt Quang Tự (VN). 

Ngưu Đầu Sơn (Giang Tô). 

Nhạc Lâm Tự (Chiết Giang). 

Ninh Phúc Tự (VN). 








P 
Pháp Vũ Tự (VN). 


Phật Quang Tự (An Huy). 

Phong Huyệt Tự (Hà Nam). 

Phong Huyệt Tự Thất Tổ Tháp (Hà Nam). 
Phố-đà Sơn (Chiết Giang). 

Phố Minh Tự (VN). 

Phố Minh Tháp (VN). 

Phố Thông Thiền tự (Giang Tây). 


Q 

Quán Sự Tứ (VN). 

Quảng Nghiêm Tự (VN). 

Quảng Tế Thiền sư Tháp Đình (Phúc 
Kiến). 

Quy Sơn (Hỗ Nam). 

Quy Tông Tự (Giang Tây). 

Quỳnh Lâm Tự (VN). 


S 

Sắc Tứ Từ Ân (VN). 
Sơ Sơn (G1ang Tây). 
Sùng Phúc Tự (VN). 


T 

Tam G"ác Sơn (Tứ Xuyên). 

Tào Khê Sơn (Quảng Đông). 

Thạch Sương Sơn (Hồ Nam). 

Thanh Lương Sơn (Sơn Tây). 

Thanh Lương Tự (Giang Tô, Phúc Kiến). 
Thanh Nguyên Sơn (Giang Tây). 

Thảo Đường Tự (Thiểm Tây). 

Thần Quang Tự (VN). 

Thê Hiền Sơn (Tứ Xuyên). 

Thê Hiền Thiền Viện Thạch ThưyếnT 
Xuyên). 

Thê Thiền Tự (Thiểm Tây). 

Thiên Đồng Tự (Chiết Giang). 

Thiên Ninh Tự Tháp (Bắc Kinh). 

Thiên Phúc Tự (VN). 

Thiên Tư Phúc Tự (VN). 

Thiên Thai Sơn (Chiết Giang). 

Thiếu Lâm Tự (Hà Nam). 


1062 


TÁC PHẨM 





Thiếu Lâm Tự Tháp Lâm (Hà Nam). 
Thiếu Thất (Hà Nam). 

Thúy Vi Tự (Thiểm Tây). 

Thuyền Tôn Tự (VN). 

Thừa Thiên Tự (Phúc Kiến). 

Thường Chiếu Thiền Viện (VN) 

Tiêu Sơn Tự (VN). 

Tổ Đường Tự (Giang Tô). 

Trác Tích Tự (Quảng Đông). 

Trạm Lô Thiền Am (Phúc Kiến). 
Trấn Quốc Tự (VN). 

Trấn Quốc Thiền Viện (Chiết Giang). 
Trúc Lâm Thiền Viện (Hương Cảng, 
VNI). 

Trường Khánh Viện (Phúc Kiến). 
Tuyết Đậu Tự (Chiết Giang). 

Tuyết Phong Sơn (Phúc Kiến). 

Từ Đàm Tự (VN). 

Từ Hiếu Tự (VN). 


TÁC PHẨM 





A 
An Ban Thủ Ý Kinh. 


B 

Bách Trượng Hoài Hải Thiền sư ngữ lục. 
Bạch Vân Thủ Đoan Thiền sư quảng lục. 
Bàng Cư Sĩ ngữ lục. 

Bảo Cảnh Tam Muội Bổn Nghĩa. 

Bảo Cảnh Tam Muội Ca. 

Bảo Cảnh Tam Muội Huyền Nghĩa. 

Bảo Cảnh Tam Muội Nguyên Tông Biện 
Mậu. 

Bảo Giác Tổ Tâm Thiền sư ngữ lục. 

Bảo Hoa Sơn Chí. 

Bảo Lâm truyện. 

Bát-nhã Trực GiảI(VN). 

Bắc Giản Cư Giản Thiền sư ngữ lục. 
Bích Nham lục. 


U 
U Thê Tự (Giang Tôi). 


V 

Vạn Tùng Lão Nhân Tháp (Bắc Kinh). 
Vân Cái Sơn (Hồ Nam). 

Vân Cư Sơn (Chiết Giang, Giang Tây). 
Vân Môn Tự (Quảng Đông). 

Vân Thê Sơn (Chiết Giang). 

Viên Chiếu Thiền Viện (VN). 

Viên Thông Tự (Giang Tây). 


Y 
Yên Tử Sơn (VN). 


Binh Phất ngữ lục. 

Biện Ngụy lục. 

Bồ-đề-đạt-ma Nam Tông Đinh Thị Phi 
Luận. 

Bồ Thiền Lâm Tăng Bảo truyện. 


C 

Cảnh Đức Truyền Đăng lục. 

Cao Phong Nguyên Diệu Thiền sư ngữ 
lục. 

Cao Phong Nguyên Diệu Thiền sư Thiền 
Yếu. 

Câm Giang Thiền Đăng. 

Cổ Đình Thiền sư ngữ lục tập lược. 

Cổ Kim Tiệp lục. 

Cổ Sơn Thần Yến Thiền sư ngữ lục. 

Cô Tôn Túc ngữ lục. 

Cô Thanh Quy. 

Cư Sĩ Phần Đăng lục. 

Chính Pháp Nhãn Tạng. 

Chân Hiết Thanh Liễu Thiền sư ngữ lục. 


1063 


TÁC PHẨM 





Chỉ Nguyệt lục. 

Chính Nguyên Lược tập. 
Chu Dịch Thiền Giải. 
Chứng Đạo Ca Chú. 


D 
Dương Kỳ Phương Hội Hòa thượng ngữ 
lục. 


Đ 

Đại Giám Thiền sư Tiểu Thanh Quy. 
Đại Huệ Phố Giác Thiền sư ngữ lục. 
Đại Huệ Phố Giác Thiền sư Phổ Thuyết. 
Đại Nam Thiền Uyễn Truyền Đăng tập 
lục (VN) 

Đại Quang Minh Tạng. 

Đại Thừa Bắc Tông Luận. 

Đàm Văn Tân tập. 

Đan Hà Tử Thuần Thiên sư ngữ lục. 
Đàn Kinh. 

Đạo Dư lục. 

Đặng Úy Sơn Thánh Ân Tự Chí. 

Đầu Tử Đại Đồng Thiền sư ngữ lục. 
Đầu Tử Nghĩa Thanh Thiền sư ngữ lục. 
Đông Pha Thiền Hỷ tập. 

Động Sơn Ngộ Bồn Đại Sư ngữ lục. 
Động Sơn Ngũ Vị Hiền Quyết. 

Động Sơn Thủ Sơ Thiền sư Ngữ Yếu. 
Động Thượng Cổ Triệt. 


G 

Gia Thái Phổ Đăng lục. 
Giác Hồ tập. 

Giang Hồ Phong Nguyệt tập. 
H 

Hạc Lâm Tự Chí. 

Hàn Sơn Tử Thị tập. 
Hàn Sơn Tự Chí. 

Hiển Tông Ký. 

Hoa Phong Sơn Chí. 
Hoàn Sơn lục. 


Hoàng Bá Đoạn Tế ngữ lục. 

Hoàng Bá Sơn Chí. 

Hoàng Bá Sơn Đoạn Tế Thiền sư Truyền 
Tâm Pháp Yếu. 

Hoàng Bá Thanh Quy. 

Hoàng Long Huệ Nam Thiền sư ngữ lục. 
Hoàng Long Huệ Nam Thiền sư ngữ lục 
Tục Bồ. 

Hoàng Long Tứ Gia ngữ lục. 

Hoằng Từ Quảng Tế Tự Tân Chí. 

Hồ Bào Định Huệ Tự Chí. 

Hồ Khâu Thiệu Long Thiên sư ngữ lục. 
Huệ Nhân Cao Ly Tự Chí. 

Huyền Sa Sư Bị Thiền sư ngữ lục. 

Huyền Sa Sư Bi Thiền sư quảng lục. 
Huyễn Trụ Am Thanh Quy. 

Hư Đường Hòa thượng ngữ lục. 

Hư Đường tập. 

Hưng Hóa Tồn Tương Thiền sư ngữ lục. 
Hy Tâu Thiệu Đàm Thiền sư quảng lục. 


K 

Kế Đăng lục. I.TQ. 2.VN. 

Kích Tiết lục. 

Kim Cang Kinh. 

Kim Lăng Phạm Sát Chí. 

Kim Sơn Chí Lược. 

Kính Sơn Chí. 

Kính Thạch Trích Nhũ tập. 

Kính Trung Hòa thượng ngữ lục. 
Kiềm Nam Hội Đăng lục. 

Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng lục. 
Khai Phúc Đạo Ninh Thiền sư ngữ lục. 
Khái Cổ lục. 

Khóa Hư lục (VN). 

Khô Nhai Mạn lục. 

Không Cốc tập. 


L 
La Hồ Dã lục. 
Lang Da Sơn Giác Hòa thượng ngữ lục. 


1064 


TÁC PHẨM 





Lãnh Trai Dạ Thoại. 

Lăng-già Kinh. 

Lăng-già Sư Tư Ký. 

Lâm Gian lục. 

Lâm Tế lục. 

Lâm Tế Tông Chỉ. 

Liên Đăng Hội Yếu. 

Liệt Tô Đề Cương lục. 

M 

Mật Am Hòa thượng ngữ lục. 

Mật Ấn Thiền sư ngữ lục. 

Mật Hạnh Nhẫn Thiền sư ngữ lục. 
Mật Tạng Khai Thiền sư Di Cáo. 
Mật Vân Thiền sư ngữ lục. 

Minh Châu A-dục Vương Sơn Chí. 
Minh Châu Nhạc Lâm Tự Chí. 
Minh Giác Thiền sư ngữ lục. 

Mục Châu Đạo Minh Thiền sư ngữ lục. 


N 
Nam Nhạc Đơn Truyền Ký. 

Nam Tống Nguyên Minh Thiền Lâm 
Tăng Bảo truyện. 

Nghĩ Hàn Sơn T1. 

Niêm Bát Phương Châu Ngọc tập 

Ngốc Am Trang Thiền sư ngữ lục. 

Ngột Am Phổ Ninh Thiền sư ngữ lục. 
Ngũ Đăng Hội Nguyên. 

Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược. 

Ngũ Đăng Nghiêm Thống. 

Ngũ Đăng Nghiêm Thống Giải Hoặc 
Thiên. 

Ngũ Đăng Toàn Thư. 

Ngũ Gia Biện. 

Ngũ Gia Biện Chính. 

Ngũ Gia Chính Tông Tán. 

Ngũ GIa ngữ lục. 

Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu. 

Ngũ Gia Tham Tường Yếu Lộ Môn. 

Ngũ Phái Nhất Trích Đồ. 








Ngũ Tông Nguyên. 

Nguyệt Giang Chính Ấn Thiền sư ngữ 
lục. 
Ngự Chế Giản Ma Biện Dị lục. 

Ngự Tuyền ngữ lục. 

Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền sư ngữ lục. 
Nhân Thiên Bảo Giám. 

Nhân Thiên Nhãn Mục. 

Nhập Đạo An Tâm Yếu Phương Tiện 
Pháp Môn. 

Nhất Sơn Quốc Sư Diệu Từ Hoằng Tế 
Đại Sư ngữ lục. 

Như Tình Hòa thượng ngữ lục. 


P 

Phá Am Tổ Tiên Thiền sư ngữ lục. 
Pháp Diễn Thiền sư ngữ lục. 

Pháp Hoa Đề Cương (VN). 

Pháp Hỷ Chí. 

Pháp Môn Sử Quỹ. 

Pháp Nhãn Văn Ích Thiền sư ngữ lục. 
Phần Dương Vô Đức Thiền sư ngữ lục. 
Phật Chiếu Quang Hòa thượng ngữ yếu. 
Phật Giám Thiền sư ngữ lục. 

Phật Nhãn Thiên sư ngữ lục. 

Phật Nhãn Thanh Viễn Thiền sư ngữ lục. 
Phật Oan Thiền sư ngữ lục. 

Phật Pháp Đại Minh lục. 

Phật Quang Quốc Sư ngữ lục. 

Phật Tổ Cương Mục. 

Phật Tổ Chính Pháp Trực Truyền 

Phật Tổ Chính Tông Đạo Ảnh. 

Phật Tổ Chính Truyền Cô Kim Tiệp lục. 
Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải. 

Phật Tổ Tam Kinh Chỉ Nam. 

Phật Tổ Tông Phái Thế Phổ. 

Phí Ân Thiền sư ngữ lục. 

Phố Chiếu Quốc Sư ngữ lục. 

Phố-đà Lạc Ca Tân Chí. 

Phổố-đà Liệt Tổ lục. 








1065 


TÁC PHẨM 





Phủ Châu Tào Sơn Bồn Tịch Thiền sư 
ngữ lục. 

Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền 
sư ngữ lục. 


Ọ 

Quán Tâm Huyền Xu. 

Quy Sơn Cảnh Sách. 

Quy Sơn Linh Hựu Thiên sư ngữ lục. 


5 

Sở Thạch Phạm Kỳ Thiền sư ngữ lục. 
Sơn Am Tạp lục. 

Sùng Phúc Tự Chí. 


T 

Tam Tổ Thực lục (VN). 

Tào Khê Chính Tông Nguyên Lưu Tụng. 
Tào Khê Đại Sư Biệt truyện. 

Tào Nguyên Đạo Sanh Thiền sư ngữ lục. 
Tăng Bảo Chính Tục truyện. 

Tăng Bảo truyện. 

Tăng Tập Tục Truyền Đăng lục. 

Tâm Cảnh lục. 

Thạch Môn Văn Tự Thiên. 

Thạch Sương Sở Viên Thiền sư ngữ lục. 
Thạch Vũ Thiền sư Pháp Đàn. 

Tham Đồng Khế. 

Thanh Châu Bách Vấn. 

Thanh Chuyết Hòa thượng Thiền Cư tập. 
Thanh Nguyên Sơn Chí Lược. 

Thánh Đăng lục (VN). 

Thần Hội Hòa thượng Di tập. 

Thập Huyền Đàm. 

Thập Mục Ngưu Đồ Luận Giải (VN). 
Thập Ngưu Đồ Tụng. 

Thỉnh Ích lục. 

Thiên Đồng Chính Giác Thiền sư quảng 
lục. 

Thiên Mục Minh Bản Thiền sư Tạp lục. 
Thiên Tùng Bút Ký. 


Thiên Thánh Quảng Đăng lục. 
Thiền Bạ Chí. 

Thiền Đăng Thế Phổ. 

Thiền Gia Quy Giám. 

Thiền Hải Thập Trân. 

Thiền Học Đại Hệ. 

Thiền Lâm Bảo Huấn. 

Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Quy. 
Thiền Lâm Tăng Bảo truyện. 
Thiền Lâm Loại Tụ. 

Thiền Lâm Tượng Khí Tiên. 
Thiền Môn Bảo Tạng lục. 

Thiền Môn Chư Tổ Sư Kệ Tụng. 
Thiền Môn Đoạn Luyện Thuyết. 
Thiền Môn Niêm Tụng tập 

Thiền Môn Sư Tư Thừa Tập Đồ. 
Thiền Môn Toát Yếu. 

Thiền Môn Thập Di lục. 

Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự. 
Thiền Nguyệt tập. 

Thiền Nhạc Phủ. 

Thiền Quan Sách Tắn. 

Thiền tông Bản Hạnh (VN). 
Thiền tông Chính Mạch. 

Thiền tông Quyết Nghi tập. 
Thiền tông Tạp Độc Hải. 

Thiền tông Tụng Cổ Liên Châu Thông 
tập. 

Thiền tông Trực Chỉ. 

Thiền Uyễn Mông Cầu Dao Lâm. 
Thiền Uyễn Mông Cầu Thập Di. 
Thiền Uyền Tập Anh (VN). 
Thiền Uyễn Thanh Quy. 

Thiết Bích Cơ Thiền sư ngữ lục. 
Thiết Tật Lê. 

Thiếu Thất Lục Môn tập. 

Thông Huyền Bách Vấn. 

Thủ Sơn Tỉnh Niệm Thiền sư ngữ lục. 
Thung Dung Am lục. 

Thùy Ngữ Bách Tắc. 





1066 


TÁC PHẨM 





Thuyền Tử Hòa thượng Bạt Trạo Ca. 
Thượng Lý Thiên. 

Tín Tâm Minh. 

Tịnh Từ Tự Chí. 

Tiên Giác Tông Thừa. 

Tiếu Án Đại Hân Thiền sư ngữ lục. 
Tổ Đăng Đại Thống. 

Tổ Đình Kiềm Chùy lục. 

Tổ Đình Sự Uyễn. 

Tổ Đường tập. 

Tông Cảnh lục. 

Tông Giám Pháp Lâm. 

Tông Giáo Luật Chư Gia Diễn Phái. 
Tông Môn Bảo Tích lục. 

Tông Môn Chính Đăng lục. 

Tông Môn Chích Anh tập. 

Tông Môn Hoặc Vắn. 

Tông Môn Huyền Giám Đồ. 

Tông Môn Niêm Cổ. 

Tông Môn Niêm Cổ Hối tập. 

Tông Môn Thập Quy Luận. 

Tông Môn Thập Thắng Luận. 

Tông Môn Thiết Nạn. 

Tông Môn Thống Yếu Tục tập. 

Tông Môn Võ Khô. 

Tông Môn Vô Tận Đăng Luận. 

Tông Phạm. 

Tông Thống Biên Niên. 

Tống Cao Tăng truyện. 

Trạch Sơn Thanh Quy. 

Trạm Nhiên Thiền sư Phái Cổ lục. 
Trạm Nhiêm Thiền sư Tông Môn Hoặc 
Vấn. 

Trí Thông Thiền sư ngữ lục. 

Triệu Châu Chân Tế Thiền sư ngữ lục. 
Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh (VN). 
Trúc Tiên Hòa thượng ngữ lục. 

Trung Phong Hòa thượng quảng lục. 
Trung Phong Hòa thượng tạp lục. 
Trùng Biên Tào Đông Ngũ Vị Hiển 





Quyết. 

Trùng Tu Phổ-đà Sơn Chí. 

Truy Môn Thế Phổ. 

Truyền Pháp Chính Tông Ký. 

Truyền Pháp Chính Tông Luận. 

Truyền Tâm Pháp Yếu. 

Trường Linh Thủ Trác Thiền sư ngữ lục. 
Tục Chỉ Nguyệt lục. 

Tục Đăng Chính Thống. 

Tục Đăng Tôn Cáo. 

Tục Kim Sơn Chí. 

Tục Truyền Đăng lục. 

Tùng Lâm Công Luận. 

Tùng Lâm Hiệu Định Thanh Quy Tổng 
Yếu. 

Tùng Lâm Thạnh Sự. 

Tùng Nguyên Sùng Nhạc Thiền sư ngữ 
lục. 

Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục (VN). 
Tuyết Am Khắc Văn Thiền sư ngữ lục. 
Tuyết Am Tùng Cân Thiên sư Tụng Cổ. 
Tuyết Đậu Minh Giác Thiền sư ngữ lục. 
Tuyết Đậu Tụng Cổ Trực Chú. 

Tuyết Đường Thập Di lục. 

Tuyết Phong Huệ Không Thiền sư ngữ 
lục. 

Tuyết Phong Nghĩa Tồn Thiền sư ngữ lục. 
Từ Minh Tứ Gia lục. 

Từ Minh Thiền sư Ngũ Hội Trụ Trì ngữ 
lục. 

Từ Tế Thiền sư ngữ lục. 

Tử Tâm Ngộ Tân Thiền sư ngữ lục. 

Tứ Gia ngữ lục 

U 

Ung Chính Ngự Tuyền ngữ lục. 

Uyên Lăng lục. 

Ứng Am Đàm Hoa Thiền sư ngữ lục. 

V 

Vạn Thiện Đồng Quy tập. 


1067 


TÁC PHẨM 





Vân Am Chân Tịnh Thiền sư ngữ lục. 
Vân Cư Thánh Thủy Tự Chí. 

Vân Môn Mạch Lãng Hoài Thiền sư Tông 
Môn Thiết Nạn. 

Vân Môn Khuông Chân Thiền sư quảng 
lục. 

Vân Ngọa Kỷ Đàm. 

Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca. 

Vĩnh G1a tập. 

Vĩnh Gia Thiền tông Tập Chú. 

Vĩnh Giác Hòa thượng Động Thượng Cổ 
Triệt. 

Vĩnh Giác Nguyên Hiền Thiền sư quảng 
lục. 

Vĩnh Minh Trí Giác Thiền sư Duy Tâm 
Quyết. 

Viên Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền 
sư ngữ lục. 

Viên Mãn Thường Chiếu Quốc Sư ngữ 
lục. 

Viên Ngộ Phật Quả Thiền sư ngữ lục. 

Vô Chuẩn Sư Phạm Thiền sư ngữ lục. 

Vô Dị Nguyên Lai Thiền sư quảng lục. 
Vô Môn Huệ Khai Thiền sư ngữ lục. 

Vô Môn Quan. 

Vô Văn Đạo Xán Thiền sư ngữ lục. 

Vũ Lâm Linh Ân Tự Chí. 

'Vũ Lâm Phạm Chí. 

Vũ Tiến Thiên Ninh Tự Chí. 

'Vụ Châu Thanh Quy. 


X 
Xuy Vạn Thiền sư ngữ lục. 


1068 


SÁCH THAM KHẢO 





SÁCH THAM KHẢO 


I.HÁN NGỮ: 
1. Cổ Minh Đạo Dung, Tùng Lâm Thạnh Sự, Vạn Tục 148. 
2. Chí Minh, Thiên Uyến Mông Cầu Dao Lâm, Vạn tục 148. 
3. Diệu Hý và Trúc Am, Thiền Lâm Bảo Huán, Đại Chính Tạng 48. 
4. Đạo Thái và Trí Cảnh, Thiển Lâm Loại Tụ, Vạn Tục 117. 
5... Đỗ Tùng Bách, 7Thiển tông Khai Ngộ Thi Nhị Bách Thủ, KHXH Trung Quốc, 


1993. 








6... Đới Nguyên, Tiền Học Từ Điển, Chân Thiện Dạng. 

7. Hứa Văn Cung, Bích Nham lục (bản Bạch Thoại), Thư viện Quốc Lập TW, 
1980. 

§.. Lục Sư Thành 7? Vựng, Văn Hóa Đồ Thư Công Ty 1979. 

9. Mục Am Thiện Khanh, 7ổ Đình Sự Uyển., Tục Tạng 113. 

10. Quy Sơn Linh Hựu Quy Sơn Cảnh Sách, Đại Chính Tạng 47. 

II. Từ DI chủ biên, Phật Quang Đại Từ Điển, Phật Quang Sơn, Đài Loan 1988. 

12. Thích Nhất Thành, Vân Cư Sơn Tân Chí, Trung Quốc Văn Sử 1992. 

13. Thiền sư đời Trần, 7Thiển Uyển Tập Anh. 

14. Viên Tân chủ biên 7!iển tông từ điển, Hồ Bắc 1994. 

15. Viên Tân, Trưng Quốc Thiên tông ngữ lục đại quan, Văn Nghệ. Bách Hoa 
Châu, 1992. 

1ó. Phương Tụ Thành, 7hzm Thiên Kệ, Thiền Tịnh Hợp Yếu 

17. Vu Cốc, Thiên tông Ngữ Ngôn và Văn Hiến, Nhân Dân Giang Tây 1995. 

H. VIỆT NGỮ: 

1. Lê Bá Hán chủ biên, Từ Điển Thuật Ngữ Văn Học, Giáo dục 1993. 

2. Lê Huy Tiêu biên dịch, Thành Ngữ Điển Có Trung Quốc, KHXH 1993. 

3. Ngô văn Tao, Hán Tự Hài Cú, Văn Nghệ Tp.HCM, 1994, 

4. Ngô Đức Thọ chủ biên, D¿ Tích Lịch Sử Văn Hóa Việt Nam, KHXH 1990. 

53. Nguyên Chánh dịch, 7ín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải, 1985. 

6... Nguyên Chánh dịch, Tham Thiên Phổ Thuyết, 1986. 

7... Nguyên Chánh dịch, Thiên Quan Sách Tắn, 1986. 

§.. Nguyễn Hiền Đức, Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong, Tp.HCM, 1995. 

9. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Văn Học, 1992. 

10. Nhiều tác giả, Thơ Văn Lý Trần, KHXH, 1989. 

11. Thích Duy Lực, Danh Từ Thiên Học Chú Giải, Thành hội Tp.HCM, 1995. 

12. Thích Thanh Từ, Tzm TỔ Trúc Lâm Giảng Giải, 1991. 

13. Thích Thanh Từ, Khóa Hư lục, Thường Chiếu 1996. 

14. Thích Thanh Từ, 7iễn sư Việt Nam, Thành Hội Phật Giáo, Tp.HCM 1995. 


1060 


SÁCH THAM KHẢO 





15. Thích Thanh Từ, Tuệ Trung Thượng ST ngữ lục giảng giải, 1996. 

16. Thích Thanh Từ, 7ðiển sư Trung Hoa, Thành Hội Phật Giáo Tp.HCM, 1990. 
17. Thích Thiên Ân, 7é: Học Zen, Đông Phương, 1963. 

18. Văn Hóa Việt Nam Tổng hợp, 1989-1995. 


1070 


MỤC LỤC TRA CỨU 





MỤC LỤC TRA CỨU 











































































































CHÍNH VĂN 

VN XREVENU EXPDESOTU 0 T010 T19 15 
AA AI BHƒ Bà[ Bu[ !.......... l5 
A DA HẠ HÀM ÿ] #ề F 8ã .... l5 
A-DỤC VƯƠNG TỰ ñJ + #............ .... l5 
A-DỤC VƯƠNG TỰ THÁP Jij + 3ÿ ‡#.............. 16 
A GIÁC NỮ lñƒ fïi 2,...................á- stress l6 
A LỘC LỘC ĐỊA lñJ ÿ } 

A SƯ lïƒ ff.................. 

A THỈ TÓNG NIỆU lñ 

NI LỚN TU ANGg n: 

Á (HỌA) J 

Á TỬ ĐẶC 

AITẠT ‡£ 

ẢI TỬ KHÁN HÝ, TÙY NHÂN THƯỢNG HẠ ƒ#Š 
#ï lỗi BB TA p2 SP 

AM#š , 

ÁM CHỨNG THIÊN SƯ lử ïðŠ 

ÁM ĐẦU Hš 

AN BAN THỦ Ý KINH 3% ## 3} #š #&...................... 19 
AN LẠC ĐƯỜNG #4 #É %.......... ....19 
AN LĂNG NGHIÊM 3% #ÿ lữ. ..19 
ANÔN TỰ # §š s............... ....19 
PB Ea TT TT... 19 
AN THIÊN 3# ÏÏŸ (2-2)..................àcccccccckcerrrreerrreee 19 
AN TRƯỚC ST 

ANÝ %Ä............. 

ÁC THỦ ĐOẠN iš #-Ei.............................. sec 20 
ÁI TRƯỚC 3# 3£. 

ÁN HÁC ĐẬU Hệ. # 

ÁP LƯƠNG VI TIỆN Iš RỊ Ƒš lŠ N 
ẤT: NẠI 3G: Độ Trsáne ty GliYaindtittGiVABittLSA9 Ea gC6 20 


ẢI SƯ THÚC ## lïfi ;L.........................-----¿-5cccccccccccee 21 
ẢI TỬ KHÁN HÝ, TÙY NHÂN THƯỢNG HẠ #§ 





















































ẢO KHÚC TÁC TRỤC #J kỆ 
ÂM KHẢ: R:HỶ tš: 2601012 0140110160 60009 na8 u00 
ÂN TÙY ä# Bỗ (thế kỷ XVII).............................------- 21 
ÁN CHÍNH II 1E 

ẤN CHỨNG fïI ï# = TRUYỀÊN TÂM ÁN Í# 2ò EiI.21 
ẤN GIẢN II li (1202-1257)......................-----ccccccsscee 22 
ẤN HẢI Bi Ÿ# (1927-).......................cccccccckecrrrreerrreee 22 
ÁN KHẢ Eï 

ẤN LẶNG RE lê 
ẤN NGUYÊN li! 76 (1295-1374)......................-------- 22 
ẤN THUẬN BI! J (1906-2).......................---ccccccscc2 22 
ÁN TIỀN KHÔI KHUÉCH EI ñf ‡ Jši.................... 22 








ẤN TÔNG El! 3š (627- THh) bi f lapéf MS dfB ii 
ÂN KHÔNG lỗ Zš (thế kỷ XI) 

ẤN NGUYÊN lỗ 7ö.........................55ccccc2ceccrrreerrrree 
ẤN NGUYÊN HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC lỗ 7ú II 
0  Ắnẻẽnốốẻốẻéẻ. 23 
ẤN PHONG lỗi 3# (2-?)........................--ccccccccrreeerrree 23 


ẤN VI lỗi ft (886-961) ...23 









































BA LĂNG HẠO GIÁM [1 lš ? ...23 
BA TIÊU AM CHỦ †* # § +3: ...23 
HÀ. TRÀ. TH 212i tt tai cttstieet ...23 
BA TRUNG THỦ NGUYỆT # rR it H................. 23 
BÀ TY: E lo nucbyesl toi biccabisbbetbeauniae 
BÀ BÀ HÒA HÒA 3% 3# #II ‡II. ` 
BẢ BẢN TU HÀNH Ÿ % ‡# fï..............................- 24 
BẢ BỎNG HOÁN CÂU ‡! ÿš Hí %fi........................ 24 
BẢ CHÂM ii #†.......................-(- 20c 2222222,e 24 
BẢ ĐỊNH PHONG CƯƠNG †t! Zš ‡‡ ?ñ................... 25 
BẢ KÉ ĐẦU NHA ‡U! %4 ‡2 
BẢ LÃM PHÓNG THUYỀN †! ấï j# fit.................. 25 
BẢ MAO CÁI ĐẦU ‡l 3 ?š Ø............................... 25 
BẢ PHÓNG TRƯỚNG †t! j# llE........... 

|:ÿ w0sIÚEisc TT"... 

BẢ THỦ CÁNH DỮ TRƯỢNG Ï! # 1 ` 
BẢ THỦ DUỆ BÁT NHẬP †1 # ‡# 4 À............... 26 
I).95N:4018%i00-5- 5818 ng... 26 


BẢ TRỤ PHÓNG HÀNH † { }W {7... 
BÁC ĐỊA PHÀM PHU †# Hb N. 2%... lệ: 
BÁC HỈ HỆ BE c0 2osabseDnusvecoasteedaaadl 26 
BÁC SƠN ĐẠI NGHĨ HÒA THƯỢNG QUẢNG LỤC 
lử tị  ## #U NMú Jš ?4..................... -cccceerree 

BÁC SƠN THIÊN SƯ † II #ÿ# lí 












BÁCH LÂM TỰ Äfñi ‡# SẼ..........................----cccccccrerrrree 27 
BÁCH LÂM TỰ THÁP li ‡‡ S‡ #......................... 27 
BÁCH LIÊU THIÊN ĐÁNG ïï ƒ “† Z#.................. 27 
BÁCH NẠP Y Tï Ÿj 3.......................--/2-22cccccrerrrrerrrree 
BÁCH TẠP TOÁI Tï ## fÈ #Š 
BÁCH THIÊN NIÊN HẬU Tï “†- # £#.................... 28 





BÁCH TRƯỢNG HOÀI HẢI THIÊN SƯ NGỮ LỤC 






















































H # # 1 X ñll šR #4..........................à co 28 
BÁCH TRƯỢNG SƠN Tĩ # IÏỊ..............................- 28 
BẠCH AM THIÊN SƯ 1 Jš Xi fif................. ¡29 
BẠCH ÂN HUỆ HẠC 1 Eã šŸ #Š (1686-1769)....... 29 
BẠCH CHÙY 1 ÑÖ............................2-©222-22cscccxerrrrerrrree 29 
BẠCH CƯ DỊ 1 Ji #4 (772-846). 

BẠCH HOA SƠN “1 ## IÌ..... 

BẠCH LONG TỎ SƯ f1 ïš 3H ñif 

BẠCH MÃ HÒA THƯỢNG 

BẠCH MÃ NHẬP LÔ HOA 

BẠCH MÃ THIÊN SƯ f1 R 3# Bộ 
BẠCH NIÊM TẶC 1 ii l.............................--------- 30 


1071 


MỤC LỤC TRA CỨU 





BẠCH QUANG Íˆ1 ?Ý:.............................--5-5525555+ccccccrs 30 
BẠCH THÁNH ƒ1 #3 (1904-1989). -.31 
BẠCH VÂN 1 # .31 
BẠCH VÂN AN CÓC ƒ1 







BẠCH VÂN HƯU ƒ1 #$ màn "rẽ... 31 
BẠCH VÂN THỦ ĐOAN THIÊN SƯ QUẢNG LỤC 
ÉI # 5Ÿ ðjj Xll lÍll Bề ?%..................... Ác 31 





BẠCH VÂN THƯỢNG NHÂN 1 # TL A. 


BẠCH VÂN TỰ 1 # ##.. 















BẠCH VÂN VẠN LÝ f1 # # HỊ .32 
BẠCH Y BÁI TƯỚNG í1 % E h)IE NT U, 32 
in cm. rẽ .ốẽ.ẽ..ẽ 32 
BÀI ĐIỆP ŸÏ‡ ï.......................... 22-22 222EEEEEEtEErrrrrrerrrre 33 
BÀI KHIỂN ‡Ï‡ 3Ÿ ............................ 5c ccscctecretrrerrerreee 33 
BẠI KHUYẾT Ñf 8t.......................-2-222sc2cEecEErerrrrrrrrreee 33 
BÃI ĐỘNG ‡# ïjJ..........................- S2 Hee 33 
BÃI GIẢNG TRAI 8š šŠ 7Ÿ.. .33 


































BÃI THAM Ÿ# ..... .33 
BÁN CÁ THÁNH NHÂN } .34 
BẢN ĐẸP ĐỀ 0604 l0 ly hd gas sa cesb 34 
BÁN KHAI BÁN HỢP *## jïj *†° 2........................... 34 
BÀN BẠC ## †1............................. re 34 
BÀN BẠC Í## í#............................. re 34 


BÀN ĐẠI TỬ $3 X # 
BÀN HOÀN ## ... 



























BÀN LONG TỰ Í# lễ Sẽ... .35 
BẢN DỰ 2 Ï# (2-1646).....................-.2cccccccccrrrerrrree 35 
BẢN LAI (1355-1422)............... 22 22sccccscccrsrrrrrerrrree 35 
BẢN LAI DIỆN MỤC 2 3 ifi H........................... 35 
BẢN LAI VÔ NHÁT VẬT 2® 2 Ất —- #J............... 36 
BẢN LAI VÔ SỰ ® # Ất 3ï 

BẢN MẠNG NGUYÊN THÀN #® ñữ 76 JR............. 36 
BẢN MẬTT 2š ï# (1606-1665)....................... 














BẢN NGUYÊN CHÂN TÍNH PHẬT + Vi !E ÿÈ 4h36 
BẢN NGUYỆT 2® Ƒj (1602-1676) 








BẢN NHƯ Z ÍfI (695-750) ....................-cccccccccccee 
BẢN PHẬN 2 Z}..........................-/- 2c ccccrerrerrrerrre 
BẢN PHẬN KIỀM CHÙY ® 2 8l ##...................... 37 
BẢN PHẬN NHÂN lội ẨÑ ty th to Ee 46t sstsa) 37 






BẢN PHẬN SỰ Ä& 2} ‡ .37 























BẢN PHẬN THẢO LIỆU % 2 ## #l .38 
BẢN PHẬT 2 }........................--------ces .38 
BẢN SÁC ĐẠO NHÂN Ä # jÉ A......................... 38 
BẢN SẮC KIỀM CHÙY Z 4 #4 ##........................ 38 
BANTAI TM ca 2ssb ba toss ft repdEverdxiie tieng 38 
BẠN TÁ MỹA DI s2 6n naaU0 00A6 88a 38 
BẢN THIỆN 2 ## (2-1482).........................---ccccccccceee 38 
BẢN THIÉP Z li (1517-1570)........................-------- 39 
BẢN THỤY ® ii : 

BẢN TỊCH Z2 jŠï...........................2- 222 22ccccEerrrrerrrrrrrreee 39 
BẢN TIÊN Z 2E (942-1008)........................--..---c-ccc¿ 39 
BẢN TÍNH 2k đc Số nh cty BE 298A 39 





BẢN TỊNH 2 Ÿ#......................... 2. 2cc2cnceerrerree 
BẠN CHÂN THANG ƒ# E 

BẠN DẠ £F 
BẠN HẠC TÙ 














































BẠN NGÃ TỊNH LỮ THIÊN SƯ {# 
BẠN TĂNG Ÿ {l'............................ (55c 5c cccrkerkererrees 
BẠN THIÊN ƒ# šï........... 
BẰNG CƯ SĨ NGỮ LỤC Jï J8 bã" 









































BÀNG GIA HÀNH CƯỚC Í‡š 3% Í7 HẠ _ -.41 
BÀNG MIÉT NGỮ Íš Ï# š§............................occcccc- 41 
BẢNG:UÂN R8 cty fglA40 0S ANVstoseaailio 41 
BẢNG TRẠNG BÀI THỊ ‡ÿ /|Ñ lút ZR....................... 4I 
BẠNG CÁP THIÊN l‡ lậ ##................................c..- 42 
BÁO ÂN 3 EI 

BÁO ÂN HỎNG TẾ TỰ 3š RÄ ð‡ ÿ #................... 42 
BÁO ÂN QUANG HIẾU THIÊN TỰ $‡ J 3: # 3# 3 














































` 42 
BÁO ÂN TỰ 3# j 3£...... ...42 
BÁO QUỐC TỰ 3# lã Sẽ .............................. ....43 
BẢO CẢNH TAM MUỘI BẢN NGHĨA ?ï 8Ö = HR 
PC " . ẽ.....ốẽốẽẻẽẽ 43 
BẢO CẢNH TAM MUỘI CA ?ƒ 8ï — JR ⁄.......... 43 


BẢO CẢNH TAM MUỘI HUYỀN NGHĨA ?ï # = 
BẢO CẢNH TAM MUỘI NGUYÊN TÔNG BIỆN 





MẬU Ÿï ÿ —- HỆ 7ú 2š . Am... 44 
BẢO CÔNG VIỆN #ï 2 l#ữ.................................-ccec 44 
BẢO ĐÀM ?Y #‡ (1129- tô, 2 /V2⁄A0011100A2- 0U ey 44 
BẢO GIÁC THIÊN SƯ ?Y ## Äf lií.......................... 44 
BẢO GIÁC THIÊN TỰ ?ï #‡ Mr = 44 


BẢO GIÁC TÔ TÂM THIÊN SƯ NGỮ LỤC ?ï 5ï ‡I 














2Ù 3l BÍ šE i%.................... LH Hee. 45 
BẢO GIÁC TỰ THÁP #ï #f s£4............................. 45 
BẢO GIÁM ÿ#Ÿ ifft (2-1173)......................cccccccreerree 45 
BẢO HẠNH Ÿ##Ÿ ÍT.............................--2cccccctecrrrrrrrrree 45 
BẢO HOA NGỌC THẠCH THÁP ?Ÿ ‡# ...45 
BẢO HOA SƠN CHÍ ?ÿ ‡# IlI äE.............................. 45 
BẢO KIM #ï 4> (1308-1372)............................----c.e- 46 


BẢO LÂM TRUYỆN ?ï ‡* #.. 
BẢO LÂM TỰ ?ï ‡‡ sỹ... 














BẢO LIÊN TỰ ?ï š# 5... ....46 
BẢO NHẬM ÍŸ# {f.........................-©222-2222c2cEecErrrrrrreerrree 46 
BẢO NINH TỰ Í# ## SŸ........................occccctccrreerrree 47 
BẢO PHÁC ?Ÿ ‡È (Thế Ký XIV).............................. 47 
BẢO PHÚC TỰ f# Ÿä SẼ..........................----cccccccreerrree 47 
BẢO PHÚC VIỆN # 3ä lữ...............................----cccc 
BẢO PHƯƠNG ÿŸ 77..................................cccccccrrreee 
BẢO QUANG TỰ ?ï %: 3#... si 
BẢO SÁT ?Y | (thế kỷ XIV)............................--c-cce- 
BẢO SỞ #ïŸ fT................................c ereeree 
BẢO THANH ÿŸï ïŠ (1752-1859).........................--c--c- 48 


1072 


MỤC LỤC TRA CỨU 











BẢO THÔNG #Ÿ Ìl..........................2- 22c cccreerrrerrrerrre 48 
BẢO THÔNG TỰ ?ï ii 3# .48 
BẢO TÍCH ?Y ñä................ .40 
BẢO TÍCH TỰ # Ïã $£......................................-.ccce- 49 
BẢO TÍNH Ÿï #È (2-1034) 

BẢO TRIỆT 3ï Íổi................. 

BẢO ỨNG THIÊN SƯ 3š JÈš š# Íii.......................... 49 


BẢO VĂN ĐẠI SƯ ?Ÿ [li X li 
BÃO KIỀU TRỤ THÁO TÂY Ÿ# f§ ft: ‡## š (1)....50 
BÃO PHÁC Ÿ Pš (2-1629) 
BÃO TANG KHIẾU KHUẤT ‡# lỷ IÈ}- ji................. 50 














BÁT BẢO NGỌC THẠCH THÁP J\ # + #ï 14 ...50 





BÁT BỎNG J\ ÿE......................... 022220 2eerrerrre 51 
BÁT CHỈ ĐÀU ĐÀ /\ ‡# đi lÈ (1851-1912)........... 51 
BÁT DIỆN LINH LUNG )/\V [Íj #$ ï............ .5I 








BÁT HỎA MÍCH PHÙ ÂU ## + lí ‡# 












































BÁT MY Ÿ# JÄ..............................--c.ccccee .51 
BÁT-NHÃ QUÁN CHIẾU §# 3? ## f..................... 51 
BÁT-NHÃ TRỰC GIẢI ## 3? lí f# 

BÁT QUÁI THIÊN TỰ J\ ‡‡ 3l 3... 

BÁT THẢO CHIÊM PHONG i#t # lễ J.................. 52 
BÁT THIÊN # Z................................... .52 
BÁT THIÊN CHÍ KHÍ ## X ä %......... .52 
BÁT TRƯỚC TIỆN CHUYÊN Ÿ# 3 {f' ÿ#.. .52 
BÁT TỰ ĐẢ KHAI J\ *# ‡ï l................................ 53 
BÁT VÔ NHÂN QUẢ Ÿ# tt BỊ ............................ 53 
BÁT VU TRƯỚC BÍNH $‡ ï # ÿ#........................ 53 
BẠT BẢN ‡R 2K..........................-. 22c cterrerrerrerre 53 
BẠT KHÉ TRỪU ĐINH ‡Ö ## ‡ht $Ƒ........................ 53 





BÁC GIẢN CƯ GIẢN THIÊN SƯ NGỮ LỤC 4 3l J# 





l8 TỶ... 53 
BÁC KINH THIÊN NINH TỰ 1È 3  ## 3.......... 54 
BĂNG BÍCH LÃO NHÂN ⁄ RÈ #. Á...................... 54 
BẰNG NGẠN JÏ] ZŠ (913-961)..........................----cce- 54 
BÀN TỬ Y CHÂU #† # 3% #R................................. 54 
BÁT CẬP 2£ Ö#.........................22--2222222EEEEEEErrrrrerrre 54 
BÁT DĨ NHI DĨ 4 El lÏj EE1..........................2------5c5cc2 54 
BÁT DỊ 2 Ö................. 

BÁT ĐA AN LẠC ® Z 3 

BÁT ĐẢO ĐƠN 2 fãJ lí : 
BÁT ĐIỆT 24 ÈÄ........................--5-222ccEEErrrrerrrrrrrerrre 
BẤT GIÁ 24V cccin5466 ke Ai abáygdEsil Guaba Cai 





BÁT GIÁO ĐA 4 š Z 
BÁT HỨA DẠ HÀNH, ĐẦU MINH TU ĐÁO 2$ ấ† †È 
TC: x0 :0HH122 Ì 2s 0ixescvvfidltcoiSsoentiostvvia 
BÁT KHẢ TƯ NGHỊ 2 nƒ Jl šš ............................-- 
BÁT LẠC DANH NGÔN 4*ï# #. ä 











BÁT LẠC THÂN VĂN 2E ‡# JE IÚJ.........................- 


BÁT LẬP NGHĨA GIẢI % 3#: ‡§ f#t......................... 56 
BÁT LẬP VĂN TỰ % 3#. % #.... 
BÁT LIÊU BÁT ĐƯƠNG 4 ƒ 2 ?#. 















BÁT LIÊU NGHĨA GIÁO % ƒ 3§ ‡... ....57 
BÁT LIÊU NGHĨA GIÁO NGỮ ® 7 3§ #W ïf...... 57 
BÁT LY ĐƯƠNG XỨ 3 ft i Jš............................ 57 
BÁT LY VỤ THỊ GIÁ 2 ## # f# #....................... 57 
BÁT MẬU 2 ï#...........................- ..57 
BÁT NHỊ 2£ —......................--ccccce¿ ..58 
BÁT NHỊ HUYÈN CHỈ % —. * ....58 
BÁT NHỊ PHÁP MÔN 2 —- 3# Í"]........................---- 58 
BẬT EHẨN SE TẾ (26a tekisiattetkeAettokaive 58 
BÁT PHƯƠNG 2Ý #ÿ.......................---©2csccxsccrxerrrrerrrree 58 


BÁT QUY 3l 
BÁT TÀI TỊNH % 4 





























BÁT THÂM ZÊ 8Ÿ........................22522t2crerrerree 
BÁT THỊ TÂM, BÁT THỊ PHẬT, BÁT THỊ VẬT 4 
z#ò. ®&.,  &1................................... 59 
BÁT THIỆP GIAI THÊ 2 È # ‡#. ....50 
BÁT THIỆP TRÌNH ĐÒ 4° 3 ## 3&........................ 59 
BÁT THỈNH 2E ïï............................---222- 2 cccrerrrrerrrree 
BÁT THUỘC TIỆM THỨ 2E lä Mỹ 











ZE Bi li. vê ức S0 c0 An =...... 
BẤT THỨC LÔ SƠN CHÂN DIỆN MỤC Z£ ïñ# Jä !ÌI 
t li 

























































BÁT TÍCH MY MAO 2° †# Jä fÉ............................ 
BÁT TIẾN GIAI THÊ 4E ÿš l#‡ ‡#............................. 
BÁT TÍN ĐẠO Z2 fš ïă..............................--.ccccccreeerree 
BÁT TRANH ĐA 2 3 # ............................c---ccccccrree 
BÁT TRIỆT 2£ Íẩt.........................----222s-ccrscrreerrrerrrree 
BÁT TRỨNG 2£ FHH..................--©cccckeckeEkkerkkerrkerrvee 
BÁT TRƯỚC THÁNH PHÀM 2° # ## N. ti 
BÁT TRƯỚC THỊ PHI 3ï ® 3}........................... 
BÁT TRƯỚC TIỆN 4° # fữ..............................----..- 
BẤT TU 2E b0 x2 2 not co Du g0 n0 giản 





BÁT TỨC LƯU 2 Mỹ [ ¡ 
BÁT TƯƠNG VI SỰ 2 #l 
BÁT VONG THIÊN 2£ 3š ŸŸ............................--cc--- 














BẤTT Y2 TT Mi laiskae 

BÉ NHÃN TÁC DẠ Ïj ïlR {E ⁄ 
BÉ QUAN ï lữj......................... 
BỆNH TĂNG KHẨU TỪ 3ð f# L1 ññ 
BỆNH TĂNG NIỆM TỤNG ÿð ft â #ï.................. 
BÍ MA KÌNH XOA 3 J# ®# W................................ 
I))MUIER-2E 2n... . 
BÌ ĐẠT Tế Đã ác niiệu A66205ả 0u6rau000csat Đi AÀ 1/6 
BÌ HẠ HỮU HUYÉT j# 'F #ï ííI. 
BÌ HẠ VÔ HUYẾÉT J# 'F Ất ííI........ 
BÌ XÁC LẬU TỬ THIÊN J# ?## Jš 
BỊ ĐẦU ĐÀ Í# BÑñ lÈ...........................ccceerrerree 























1073 


MỤC LỤC TRA CỨU 





























)?]là⁄E 1m1... 64 
BÍCH CHI THÁP ÿÈ # #‡. .64 
BÍCH ĐỊNH Eš #.............. .65 
BÍCH ĐỘNG TỰ ## ïll SE..........................ccccccccccccee 65 
BÍCH GIÁC LẠC ĐẦU #È ƒíi # ØÑ......................... 65 
BÍCH LẠC Eš ##£...............................- 22k 65 
BÍCH LẬP VAN NHÂN #È 37 ## #J........................ 65 
BÍCH NHAM LỤC #* R# $#........ .66 







BÍCH QUÁN #È lỗi... 














BIẾM BÁC [Z #|.. .66 
BIẾN THAM li ##........................... ác ccsectn nen 67 
BIEN/GÚC NI ¡31246100 6n0100/01g1001A6 1082 lở 67 
BIÊN ĐỘN li [8| (2-1563)...........................--ccccccccccee 67 
BIÊN KHÁNH jij ỞŠ..........................252-2ccccccrrrrrrerrree 67 
BIEN S266 60 1 X3 ch dt rsestvaowesaesseoedi 67 
2157) 8... ốc 67 


BIỆN ĐẠO 3# lí. 
BIỆN ĐÍCH 3} ffJ. 
BIỆN HUỆ 3Ÿ %ï.. 
BIỆN LONG 3ÿ l#.. 
BIỆN NGỤY LỤC 3 lR ‡%................. ri 68 
BIỆN SỰ 3Ÿ 
BIỆN TÀI #Ÿ Z2 (thế kỷ XVI).............................----..- 68 
BIỆN VIÊN 3Ÿ [R| (1202-1272). 
BIỆT AM Z1 RE... 
BIỆT NGỮ jJI| ñ# 





























BIỆT PHONG || #.........................-.--cccccccccccserrecrs 69 
BIỆT THỊ NHÁT CÀN KHÔN ÿJJJ # —- l# !ị......... 69 
BIỆT TRUYỀN TỰ 3| ‡# Sẽ................................... 69 
BIỆT VIÊN DI B :¿:---:cc25::2662125620125600181 886 282d0 70 
BIÊU HIẾN 3š ïi....................... 05 22c 2ccrerrerrrerrre 70 


BIẾU TÁC 3 Rl| 
BÍNH ĐINH ĐÔNG TỬ jJ T # # 
BÍNH NGỮ ‡ñ ïñ 
BÌNH BÌNH THIÉẾP THIÉP *ˆ li Rh................... 70 
BÌNH CHÙY NGẠNH TỢ THIẾT ‡# $# ti {! #Ä... 70 
BÌNH ĐỊA ŸŸˆ HL......................- 22522 22222222EEEEEEEcErrrrrrree 

BÌNH ĐỊA HÃM NHÂN *## ‡#È lú A......................... 

BÌNH ĐỊA KHỞI CÓT ĐÓNG *# Hh #8 
BÌNH ĐỊA NGẬT GIAO 'Ƒˆ Hử li 2........... 
BÌNH ĐỊA QUẬT KHANH *## th jlj ÿ§... 



































BÌNH ĐỊA THƯỢNG CAN QUA ## Hh. |: TT 3.....71 
BÌNH ĐIỀN THIÊN VIỆN *# HỊ š# l#..................... 71 
BÌNH GIAO Ÿƒˆ ZÈ........................- 222 22scEEEErErrrrrrrrrrree 72 
BÌNH HOÀI #ƒ ‡#..........................-25- 22c 72 
BÌNH NHÂN ##ˆ Ä............................-.-2cccrcrcrrrrrrrrrrree 72 
BÌNH SƠN THÁP 3# IÌ| l#Ÿ.....................-2-©ccccccceeez 72 
BÌNH TĂNG TẾ đề s4... 22200026 240-02cad 
BÌNH THẬT NGỮ *# #š š 

BÌNH THIÉP *Ÿˆ !hh,.................... 


BÌNH THƯỜNG ÂM TRÁC *Ÿ ?# Ñ I.................. 73 
BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO ## ?# :ùò j# il.....73 





ÌNH TÍNH *# ÿ‡È 
ÌNH TRẦÀM ## ÿ(.... 
ÌNH TRỊ * ‡ñ......... 
ÌNH XUẤT # H 
ÌNH XƯỚNG ñŸ IR...........................--6-ccccceeresrrerrkee 
BỈNH CỰ # Ÿ........................ 22-2222 EEEErerrerree 
BỈNH PHÁT #š ÿÿ...................... 2-2225 22EcEEcErrerrrerree 
BỈNH PHÁT NGỮ LỤC 3% ‡ šE ## 
BÓ ĐẠI HÒA THƯỢNG “4i # ‡II i* 





gwœwœwwœ 






















































































BÓ MAO THỊ PHÁP # :E ZR #Ÿ................. 
J?190\E.\vb¡TEẺ SIEETS TD E0 AC in 
BÓ PHÁT YÉM NÊ #i # Ÿ§ ¿...............................- 
BÔ ĐỀ ĐẠT MA 3# ‡# ÌŸ J# (2-52§ hoặc 536)....... 75 
BÒ ĐỀ ĐẠT MA NAM TÔNG ĐỊNH THỊ PHI LUẬN 
Tế j XE RE Mí 2K ẨE JE 3E Ñ............ cce.ieieiiieeiiee 
BỎ ĐOÀN ïfƑ lïi........................-- 5s 2c 2H22 crere 
BÔ TÁT ĐỈNH ## jš TR.......................... 

BỎ ĐẶC LÃO THỬ, ĐÁ PHÁ DU ỦNG li ƒ# #.ñ BỘ 
'ïá0 HỆ: TIENG TU 6 NU 76 
BỒ THIÊN LÂM TĂNG BẢO TRUYỆN ïïÌì X# $k f 
sả ...ốố..ẽ sẽ T1 
BỘ XU HÀ TA ca c0 8E 00205 et Ong 200 60116002 71 
BÓC ĐÀO. kh TẾ coi sxingitoayNeiedA0A12nyL 77 
BÒI THỰC ÿ# $r......................... Thu, 
BÔN LƯU ĐỘ NHÂN #Zš ÿš JÈ 7J.. sn7 
BÔN SÁN ## #&......................... si 7 
BÓN 0 00006 4% 100100010100 010401301000 1006 105110181200. 61 01 xe 71 
BỒNG HÁTT Ÿ§ lặj,..................... 225-2222 222E22221122211. 1. errree 71 
BÙI HƯU 3Š 4 

BÙI HƯU THẬP DI VÁN 3E #‡ iâ i# IñJ................. 78 
HUỤT c0 net 603 sào go gá k0 08g teaeeocyge 
BÚT KÝ ## š 

BỨC TẠT iñ ‡Z.. 


BỨC TÁC l§i 3š 


CÀ ĐẠO TN TỀ cát 010211icoggretreseeuleinsese 
CÁ VĂN DU cà H0 0000 0 ĐÁ n0 0 ĐÁ (0 ti cai 
CÁ fl. 4. Ti 
CÁ BAN fñ Í 
CÁ ĐẢO ĐOẠ 
CÁ LÝ f HH... 
CÁC CHỦ sà 
CÁCH LƯỢNG M _ 

CÁCH NGOA TRẢO DẠNG Wự #UJš................ §0 
CÁCH NGOẠI jấ#t #}.......................-22-222scccxeccrrerrrreerrree §0 
CÁCH NGOẠI ĐÀM |# #} ñŠ.................................. §0 
CÁCH SONG KHÁN MÃ KY lữ f##f #ï R§ lW......... §0 
CÁCH THÂN CÚ l# 4# #J.........................---ccccccccccrree 
CÁCH THIÊN SƠN f# T- II. `. 
CÁCH TỬ MÔN lũ -Ƒ Ƒ']........................-.---cccccccecrrree 
CÁCH XÍCH j## jN............................---2222c2reErrrrrrrrerrree 
CÁI THIÊN CÁI ĐỊA Zš 2 Zš H............................- 81 










































































1074 


MỤC LỤC TRA CỨU 





CÁI THỰC THUẦN Y 1ÿ & #3 %........................... 81 
CẢI ĐÁN r# H......................... 
CẢI PHỤC rự Jữ.......... 
CAM GIÁ SINH TỶ ## 7 
CAMITO TH BE Sĩ b2 2y89/010126 810 n0itsveavang 82 
CẢM HÀ # ñï... 
CẢM THÀNH J# ïŸ (2-860).. ĐÁ 
CAN BÁC BÁC “Tˆ #lJ #lJ...................--2-22cccccccccrrerrrreee 
CAN BẢN “Tˆ É#Ÿ................ ó4. ccccctnHngHngng rnet 
CAN BỘC BỘC -T- lẻ lệ... 
CAN ĐÁ HỒNG “T ‡[ t.......... 
CAN ĐẦU TIẾN BỘ ZẼ Øổ 3# 2E. ĐT 
CAN HOÀI ˆƑ ‡#..........................205- ccccccrerrerrrerrre 84 
CAN MỘC “Ê 

























































CÀN KHÔN ĐỌC BỘ f2 hị ÄÚ 2ÿ ........................... 85 
CÀN PHONG l# #%.............................cccccctecrerrrerrre §5 
CÀN PHONG NHỊ QUANG TAM BỆNH #£ # — 3: 
=. mm. . .ẽ..ẽ hố 6n 'ổ ốc §5 
CÀN THỈ QUYÉT AI, 1 ẽ..... 85 
CANH HẬU NIÊN  ‡## #£.......................----cccccccceee 85 











CANH NHÂN ĐIÈN BÁT CHỦNG, HÒA THỤC BÁT 
































































LÂM TRƯỜNG ÿ† \ H 4 ##, Z4 %4 lút 12...§6 
CẢNH VY: KH uins2 E0, toraanlide2b20tasei 86 
CÁNH KHÂM ## #X (910-977).....................--.--cccscc- §6 
CÁNH NHẬT 3# H.................. ..86 
CẢNH KHÓI TỬ lš 1# 7..... ....86 
CẢNH DIÊN ?# i£ (943-1017)........ ....86 
CẢNH ĐỨC TRUYỀN ĐĂNG LỤC #t f# {# Jð $#§6 
CẢNH GIỚI lŠ ##........................... 22 22c creererrrerre 88 
CẢNH HÂN #t JÍ Nụ 
CẢNH HIẾN ‡t JlŸ (2-1381).......................cccccccccccec 88 
CẢNH HUYỀN ?# 3 (943-1017)...................-cc-ce: 88 
CẢNH LONG S‡ l# (1391-2).........................ccccccccce- 88 
CẢNH LÝ CẦU HÌNH #š 3 3# 7/É.......................... 
CẢNH NGUYÊN #t 7ú (1094-1146). + 
CẢNH NHƯ š ỈHl........................ 052 2cc2ccreerrrrirreee 
CẢNH PHONG lš j#L...................... 2. 22s 2c eccrrerrrrrrrrreee 
CẢNH SÂM ‡ 2...................... 2052222 2Eeerrrerrre 
CẢNH THÔNG #t ÌlÝ.............................-- ccccccrerrrerrrre 
CẢNH TƯỜNG $t ‡Ÿ (1061-1131). lý 
CẠNH ĐẦU ï# ỠÄ........................ S2 2nerereeree 
CAO ĐẸ Tñ 3 

CAO LƯU ï; ÁP 
CAO MÂN TỰ ïï # $£................................cc.cccreee 89 


CAO PHONG NGUYÊN DIỆU THIÊN SƯ NGỮ LỤC 





tài # JÑ #È 1 Bi šR ##....................... co ccceereerre 90 
CAO PHONG NGUYÊN DIỆU THIÊN SƯ THIÊN 

YÊU ñ¡ # Jấ 1 X li Xl 9Z.....................ce 90 
CAO TẤN TRUDT se1xav 50006 itv vs eauavvoenbl 90 


CAO TÚC ï JÈ 
CÁO BÁO ï# ##..... 
CÁO HƯƠNG ?? # 


















CÁO VÃNG TRI LAI ?# fÈ ÃïI 3 ............................ 9] 
CÁO CÔNG THIÊN SƯ THÁP 3#! Z2 3# fili ##........ 9] 
CÁT ĐĂNG #Ÿ Ï#..........................-cccnnHnnnnrrere 91 
CÁT ĐĂNG QUẬT 3® Ï§ ƒï..... ...0] 
CÁT ĐĂNG SÀNG TỬ #‡ j# #ỳ 7......................... 91 
CÁT ĐĂNG THIÊN 3# j# Ÿ#.............................------- 92 
CÁT TIỆT HƯ KHÔNG #3 8 Hš 2š ..02 
CĂN CƠ ‡8 #š... ..02 
CĂN KHÍ 8 #*š. ..02 
CĂN THỨC ]jd ïÄJ,....................... 55c 92 
CĂN TÍNH | †Ÿ....................---ccct tt ng 92 
CĂN TƯ ‡# J1....... = 

CĂNG THỨC Ÿ$ ZẲ,.........................- 2 csccteExEExerrkerrree 92 
CÁM ĐÔNG BÁT CÁM HẠ #Šš 4 4° #š : L§n0 áo 93 
CÁM HẠ BÁT CÁM ĐÔNG #š gR Z5^#*.......... 93 
CẬM TÚC Tế tia sa 083600410012 SBuaanidli 









CẢM BAO BÁC THẠCH ñfi #1 ‡ÿ 1ï. 
CẢM GIANG THIÊN ĐĂNG đổi ïT 3ÿ ; 
CÂN ĐẦU fƒ > 


























CAN THỊ TH ế sex 20txaygaxsaetoiealeiE 94 
97900127. 308B 300585278... ẻ7 na... 94 
CÀN CỤU #J ##.... sẽ 

CAPHITH T0 T0 0n) 0n 1212161241 n00102/028Aibxese 

CẬT LUẤN RIẾN G0060 001a82W60ia0ttSuityỆ 94 
CÂU ĐƯƠNG 42J #f ...04 
6D: 0M TU TT 000cc ...05 
CÂU TỬ PHẬT TÍNH #fJ 7 { ...05 
CHÂM CHÙY #† ñŸt........................... 225-222 crerrrerrrree 95 
CHÂM GIỚI TƯƠNG ĐẦU #† ? 1H ‡#................... 95 
CHÂN , l TT 

CHÂN BA TY § 1 ........................................... 95 
CHÂN DIỄN #7 (1621-1677)........................-------- 95 
CHÂN ĐẠO VÔ THÊ E il Ít ÿ............................ 95 
CHÂN GIÁC THIÊN TỰ  ## #f s%....................... 95 
CHÂN HÀNH lễ ƒƒ.........................-----222cccrecrrrrrrrrrerrree 96 
CHÂN HIÉT THANH LIÊU THIÊN SƯ NGỮ LỤC IR 
lý ì Ƒ TẾ HH šE #8,................... c.ereerrke 





CHÂN HÌNH  ] /Ế xẻ... 
CHÂN HUỆ t§ 3ï (1522-1567) 
CHÂN KHẢ 'š Tƒ (1543-1603). s 
CHÂN KHẢI § Ẳ............................---2/--ccccccrrerrrrerrree 
CHÂN KHÔNG l§ Zš (1045-1100)..........................- 
CHÂN KIM PHÓ l§ + #................ 
CHÂN KIM THÁT SẮC I 4 /K 6... 
CHÂN NGUYÊN li ÿ§ (1647-1726)... 














CHÂN NHẠC lR ##............................. 22c ctcecrrerrrerree 
CHÂN PHONG ĐỘ THƯỢC K Jl JÈ #š................. 98 
CHÂN QUÁ f 1# 








CHÂN THANH lš ïŠ (1537-1593)........................... 98 


1075 


MỤC LỤC TRA CỨU 





CHÂN THẬT NHÂN THÊ fƒ ?{ 
CHÂN THÂU BÁT BÁC KIM l #ữ 
CHÂN THIÊN fl 3# (1916-).... 








CHÂN TỊCH ! #ï (2-820)....................-ccccccccccrrrseee 

CHÂN TRUNG lÄ HH (2-1627).....................cccccccccccee 99 
CHÂN TRUYÈN !ï f#‡ (1625-1678)........................- 99 
CHÁN LÃNG ]jš È]........................ 5c cctecEetretrerrree 099 
CHÁN PHONG THÁP ‡£ JÑ, 1... .00 





































CHÁN XÚC Ÿ#š Íữ.............. ...100 
CHÁP PHÁT BÍNH ÿk\ ÿ) lä ... 100 
CHI CHUẨN ïÍỆ Ÿf.......................2- 2s te EEExeEExerree 100 
CHIDE TU 3 SE tốt 0120002810426 100 
CHI ĐƯƠNG 3 ‡# ...........................-5-52c22cccererrreree 101 
CHI HÀ 3# ïif.................... 6. csctEEEEE11121112111 11x11. 101 
CHI KHIỂN 3 3Ÿ ...........................---ccsccteErerrkerrerree 101 
CHI NGÔ 3# ï#f......................--ckCH. HH 11x 11x. 101 
CHÍ šŠ........ D ng ...101 
CHÍ ÂN äE lá 102 


CHÍ CẦN ä& i#)............... ...102 

















CHÍ CHÂN THIÊN SƯ ® 3ñ lị[........................ 102 
CHẾ ÁO lñn đỀ (iu nsissnbos0 na f0 8sssaa sai 102 
CHÍ ĐOAN ä& ii (892-969)......................sccccccrreeerree 102 
CHÍ ĐỨC ĐẠI SƯ #Ê f# ® Íïl...............................- 102 
CHÍ HÃN zš Z....... 

CHÍ MINH # HỊ 

CHÍ NGUYÊN äš 7 ¬ 
CHÍ NHÂN ãš {—.........................---cccrEEeEEeErkerrkerree 102 
CHÍ NHÀN äE | (2-895)........................ccccccrecerreerrer 102 
CHÍ ÔN :E 3i L 217-1267) Ÿ, 2 6eedeoatetlBMUAtorsk ke 103 
CHÍ PHÙNG ä& ‡# (909-985)..........................-cccccc 103 
CHÍ-SIÊU đ đả. x2 02c6iEA8102x00126824aỶ 103 
CHÍ THÀN #® - "........ 103 
CHÍ THÀNH zEš 

CHÍ TRIỆT zEš 

CHÍ TRUNG i£ JŸL.................... 2-55 SE eEEeErkerrrerree 
CHÍ VĂN äE 3 (935-995) 

GHI VIÊN hà lB 00 2224:00220/000000/00 0000010000 00066 2006 














CHÍ VIÊN äš 3# (768-844) 
CHÍ VIÊN HÒA THƯỢNG MỘ THÁP đš 38 II lj #š 


CHỈ CAN CHÂM CHÙY †# ZẼ $} 8É. 


















































CHỈ CHỦ RE cach 0A6 60888xuvưyne 

CHỈ DOANH ĐẮC NHÃN TÌNH DÃ LẠC ĐỊA H j 
TR-NR: BỊ TH Vế TỦ si xseclaeayeaxinelliaat 104 
CHỈ ĐÁC NHÁT QUYÉT H #‡ — lj.................... 104 
CHỈ ĐẦU HỮU NHÃN Ï ðñ # ilR....................... 104 
CHỈ ĐÔNG CHỈ TÂY ‡# ?R ‡# U1.......................... 105 
CHỈ ĐÔNG TÁC TÂY ‡ # fE Øf......................... 105 
CHỈ HUNG ĐIÊM LẶC i# lfJ §l: JJ)....................... 105 
CHỈ HỨA LÃO HÒ TRI, BÁT HỨA LÃO HÒ HỘI H 
Ÿf #: HH ñII 2 št # MỊ Ñ.................... co 105 
CHÍ NA ME Elistvcbe vs ER0 Y2 SU00842 vung 105 


CHÍ NGUYỆT LỤC iä H ##.................................. 
CHỈ NHƯ H ii (k. ng).... 
CHÍ QUẢN ĐÁ TỌA H #? †J 





















































CHIÉT HỢP Ÿÿƒf 3? (252) ........................-----¿©2cz+2zzz+czz 
CHIÉT SÀNG HỘI sii0z s1 1... 
CHIÊU GIÁC TỰ H #† 3%........ 

CHIÊU MINH THIÊN TỰ H4 HỊ 3# 3£..................... 107 
CHIÊU NHƯ H‡ #f[ (1246-1312) ......................----- 107 
CHIÊU PHÚC TỰ THIÊN HÒA THƯỢNG THÁP Ïïj 
TH SƑ TÊN TM Ít 0c t9 36604 xu1eneftxa 107 
CHIÊU SƠN Hi IÏ.......................©22222222222ssczsesrrsccee 108 
CHIÊU THIÊN TỰ li 3ÿ Sẽ..........................--------- 108 
CHIẾU CÓ li Ñữ:...................... 25c 2ccccrerrrerrrrerrree 108 
CHIẾU ĐƯỜNG li 3............................---c2cccccrrerrrcee 
CHIẾU Y jff 4 (1605-1673) 

CHÍNH ÁN BÀNG ĐÈ IE †# ‡# ‡š........................ 109 
CHÍNH ÁN IE É 

CHÍNH CHÂN II 

CHÍNH ĐỊNH KH Ễ 

SP 00 1T TA ng To T0 0 
CHÍNH ĐƯỜNG IƑ f..............................-----cccccccreccee 109 
CHÍNH GIÁC 1F ## ‡ (1091- 1157) 2854480 ca6Abswesde 109 
CHÍNH HỒI IF TỶ (1545:1628)t sa secsenoyiaeka 110 
CHÍNH HỮU II: # (1285-1352)... ..110 















CHÍNH LỆNH 1E % ‡ƒ f7. 



















































































































































CHÍNH LỆNH TOÀN ĐÈ IE 4 + ‡##. ..110 
CHÍNH NGUYÊN IF 7ú (792-869)......................... 110 
CHÍNH NGUYÊN IF ÿ#i (1290-136 1)..................... 110 
CHÍNH NGUYÊN LƯỢC TẬP IE # # $š........... 110 
CHÍNH NGƯNG IƑ ## (1191-1274)....................... 110 
CHÍNH NHAM IE: jŸ.........................----2©2ccz+czsesersceee 
CHÍNH NHÃN IE ÏÑ.............................--------z+2sz+2zsceee 
CHÍNH NHÂN ñ 1E lÏ (1213-1297) ' 
CHÍNH NIỆM IFE 2% (1215-1289)..........................- 
CHÍNH PHÁP LUÂN IE %$ lũ................................ 
CHÍNH PHÁP NHÃN TẠNG IE 3# I #š 

CHÍNH QUỲ II 3Š ...........................---22cccEtcerrkrerrcee 
CHÍNH TÂM IE 2b (1836-1906).......................---.. 
CHÍNH THÀNH IE ïÿŸ (1872-1947)........................ 112 
CHÍNH TÔNG TỰ IE 3 S#.......... ..112 
CHÍNH TRI KIÊN 1E #I B............ „112 
CHÍNH TRUYỀN IE f# (1549-1614)... ..113 
CHÍNH TRỪNG IFE ?# (1274-1339)......................-. 113 
CHU CẬP j#j # (1320-1390)...........................----55-- 113 
CHU DỊCH THIÊN GIẢI Jäj 3# ffỹ...................... 113 
CHU LƯƠNG Ïñ]  (1480-1564)...........................- 113 
CHU LÝ Jä| #ll (1591-1647)......................-----ccccccccc 
CHU TƯỜNG QUANG Ïä| 3Ý 3t: 

CHỦ BÍNH TẠI THỦ + ‡# # # : 
CHỦ KHÁN CHỦ # ## #..................................... 
CHỦ KHÁN KHÁCH 3: # ?# (169)...................... 114 
CHỦ NHÂN ÔNG ® À\ ẩŸ..................................... 114 








1076 


MỤC LỤC TRA CỨU 








CHỦ PHÁP +: ÿÖ......................--- csESE E111 Exerxee 114 
CHỦ SƠN KY ÁN SƠN, CHỦ SƠN CAO ÁN SƠN ĐÊ 
+ th 5 2E LH 5 3 Hi  % Lh {£........................ 114 
CHỦ 
CHỦ 
CHỦ TRUNG CHỦ # TR! ®.............................-----c22 
CHUẨN ĐÈ THIÊN LÂM Y£ ‡# Xf ‡k... ° 
CHÚC TRệ xa 20 yA0gtá 096 cUnxawauae 
CHÚC PHẠN CHỦ NHÂN ?# 8ú 3 

CHÚC PHÓ lÏ‡ £‡}.....................------+cs+ 

CHÚC THÁNH TỰ 3 # 3 

CHUNG ĐẦU § Øï........ : 
CHUNG HẠ #š ïđ...........................---©2522ccczcerrrrrreerree 
CHUNG NAM SƠN Ấ$ li IÍI.................................. 
CHUNG SƠN ## IÌI................ 

CHÚNG LIÊU # 3# 
CHÚNG TỪ # #£... _ 
CHƯ EHƯƠNG B5 2 2211200021622 2nưygayae 
CHỦ SẮC Bổ TẾ 1 16x.00251280L806686111 686 
CHỨNG CHÂN TỰ ïŠ l 3£... 
CHỨNG ĐẠO CA CHÚ ïŠ lš ñƒt šÈ 
CHỨNG KHÔNG ĐẠI SƯ ïŠ Zš X lil.. 
CHỨNG NGỘ ŸŠ †# 
CHƯỚC NHIÊN ! ##Ä.........................----©2cccccxssrrecrree 118 
CHƯƠNG KỈÏNH TỰ tự "F.. 
CHÙY ÿñ , ?# , 
CHÙY CHÂM ŸÊ ]ịk.......................-- 5-5cccreecreerreerree 
CHÙY TÂN lễ Ÿ#..................... 5c cty. 
CHỦY ĐÔ LÔ lặ #jš lïi............................--2-©2ccccccccsree 
CHỦY THƯỢNG GIA CHỦY HE JJỊ Mỹ _ 
CHUYÊN TÍN Sš ồ.......................--ccctectetrererree 
l6I51084:Ì00 - BE ST Anh ẽ 120 
CHUYÉN MÊ KHAI NGỘ ## 3# | † 
CHUYÊN NGỮ Ï# š# 
CHUYÊN THÂN Ï# #.. : 
CÔ MINH ƒƒÄ H|..................... 5c cscSeEEEEEEExEEExeExxerree 
CÔ NGẠNH ƒj[[ Ïiữ..................... 2-2222 2 E22 Ecrrrrrrrrrerrex 
[6.01INB/95n0150 S00 00 ri 
CÔ XƯỚNG  HẼ......................... 2-2 2cc2c2ccrerrrree 
CÓ Tứ 
CÓ TÁT lñ| ;Ù 
CÔ CHÙY Tỉ ##Ÿ......................... 052 22c 2e 
CỎ CHUYÉT 1 ‡Ù. : 
CÔ DẪN 1Ð asisilbszsbsdado tiidiaullisesdie 

CỎ ĐÌNH THIÊN SƯ NGỮ LỤC TẬP LƯỢC ¡1 Ƒš X# 
Bi 3E ## lẶH Z#...................  c ng erererrrree 122 
CÓ DUC THỊ TẾ 02 t0 0n x00 6v clia 122 
CÔ ĐỨC THIÊN TỤ là 
CỎ ĐƯỜNG TỰ ïh J* 3#. 
CỎ HOÀNG #% ?#........... 
CÔ HỢP ð‡ 
CỎ KIM ĐỘC LỘ ÂN HIẾN VÔ PHƯƠNG † 2 3X 
















































































































ñg l Mi Ất 27 
CỎ KIM TIỆP LỤC 1 % j 









































CÔ KÍNH Tỉ #Öš..................... 05c 2tccteerrerrrrrree 
'9/930-Vui in TT"... 
CỔ MAI TH Tá hoan 1200112500008 0U25n0010u 
CÔ NGUYỆT r Ƒj (1843-1919).........................cc. 124 
CÔ NHAM Tỉ R#......................... 

CÔ NIỆM 1 2 (1841-1916) 

CÔ QUÂN TỲ KHEO 3# #2 kf. lĩ.......................... 124 


CÔ SƠN THÂN YÉN THIÊN SƯ NGỮ LỤC % IlI 3# 
“% Xỹ lỊ ññ # 
CÓ SƠN VI BÁI THIÊN SƯ HOÀN SƠN LỤC ## 1Ì¡ 





0T HỮU LÍ to sscdEnllbbstnaiRbaeesOe 124 
CÔ TÁC Tị Rl|.................-- 2-52 SE E222 EEEEEerkerkrrerrerk 124 


CÓ THANH QUY 1 ïŸ ## 
CÓ THOẠI 1h ññ 


...124 
124 


































































CÔ TÔN TÚC NGỮ LỤC 1 t# † ä# ##............... 125 
CÓC ÂN SƠN 3 lã LÍ..................... -Gcccccreerirrx 125 
CÓC ĐẦU ñŠf HŸ................... ác ngay 125 
CÓC TUYÊN 3 48.. ....125 
CÔN CẬU li f8.................... . LH ray 125 
CÔN LUÂN TƯỚC SINH THIÉT iä #š lỗ 2|: #Ñ..125 
CÔNG ÁN 2 1E u00 cá10 6x 5xasselasoissaei 125 
CÔNG BÁT LÃNG THÍ 7) 2° 3 ÿb........................ 126 
CÔNG BIỆN TƯ BIỆN 2 j# #4“ jŸ.. ... 126 
CÔNG:CAN TH TE 22 Gcu i0 gái hái Gaagane 126 
CÔNG DỤNG 1} HÍ......................--5- cccccectecrrrrerrex 126 
CÔNG ĐỨC 7} f§................ : .... 126 
CÔNG ĐỨC TÙNG LÂM 97} f# # tk ...127 
CÔNG GIỚI Z\ ##.......................-ccccccc¿ So L2 
CÔNG HUÂN BIÊN SỰ 7ÿ RJ) 3# 127 
CÔNG KHÓA 7} ÏÖ.................6- cty 127 
CÔNG KHUY NHÁT QUỸ 7} #ö — #ï.. .... 127 
CÔNG NGHIỆM 2Ÿ lậ......................... 22 2ccccrecerrrcee 128 
CÔNG PHU 7] 2 ....................-- 5c ccctecreErrrrkrrex 128 
CÔNG PHU THÀNH PHIÉẾN # % Jh Ƒr.............. 128 
CÔNG TẢO 1J ŸŸ,....................... cty 128 
CÔNG VỊ TIỂU TUYỆT 1 4È #J #& ... 128 
CÓT ĐỀ CÓT ĐỒNG ?ï Jš †# ##........................... 128 
CÓT ĐỒNG Tï i#................... 128 
9.0%, TM 0 1 NT. I7 TÔ 129 
CỔ BIỂN MÀ S066 000i yayedtseysaaaet 129 
CƠ CƠ ‡§ lÉ ...129 





























CƠ DỤNG #Š 129 
CƠ DUYÊN lš ##.......................-- tre 129 
CƠ GIÁO #š ‡(..... .... 130 
CƠ HOẠCH | |. .... 130 
CƠ HỢP ƒÉ§ 2... ....130 
CỔ/KHE đế ni 160g 00 tt enke 130 
CƠ KHÍ ĐÃ Z8 các ntx2abidsgilicaneseabpaae 130 
CƠ NGỮ |ẾŠ ñ#: ....130 
CƠ NHƯ | ÍlI (1632-?).......................----¿©55c5cccccs2 131 


1077 


MỤC LỤC TRA CỨU 





























CƠ PHÁP ÿƒŠ Ö......................... 0 sgk. CỰ TÁN E: ## (1908-1984)......................----cccccccsc 138 
CƠ PHONG | ## ' CỰỤC LẠC TỰ §# ?š Sÿ.............. .... 139 
CƠ QUAN ##Š lii..........................-5- 2c 222cc CỰC LẠC TỰ THÁP ‡# ## Sỹ ‡#‡............................ 139 
CƠ TÁC NGẬT PHẠN, KHÓN TÁC ĐÁ MIÊN,HÀN  CỰC TÁC ‡# Rl|.....................-..--5c cc2EkSEECEEEESEkeerkesrkee 139 
TÁC HƯỚNG HỎA, NHIỆT TÁC THỪA LƯƠNG fẩ GỨC TRÍ N:Z E6 ccrecnaVAinrrtbiroeiticrrtereenveie 139 
RỊ tá 8x. Hi RỊ ‡T HW. 3E RỊ li] k , #Ä RỊ 5E ÿ# CƯỚC BANH ÏjJl #9Ÿ........................---©22ccccrscrrrrrrrrrcee 139 
nh CƯỚC CAO CƯỚC ĐÊ JlJ #¡ JlI 1. = 

CƠ TIÊN #Ế 2E CƯỚC CÂN Ïjlj ŸE......................---22-cccccccrrrerrrrerrree 
CƠ TƯ Š JR.......................ỏ.. Ác HH TH ng xe. CƯỚC CÂN ĐIÊM ĐỊA ÏI PR #ù: Hù 

CƠ YẾU ÿš CƯỚC CÂN HẠ Jjj ÿR 'F................................-...---- 












CÚ LÝ TRÌNH CƠ Í£J 3 "! ÿ#.... 


CƯỚC CÂN HẠ BÁT MINH ljJ (ffl) #R TF % HH .140 
CÚ TRUNG HỮU CƠ ⁄J rƑ! ƒÿ lÉ.. : 


.132 CƯỚC CÂN HẠ SỰ ÏJ (f§l) "R "F 

















































































































































































































































CÙ NHỮ TÁC Ƒ# #¿ ÿä (2-2)...........................cccccce. 133 CƯỚC CÂN VỊ ĐIÊM ĐỊA........................----------cs2 

CỤ NHÃN GIẢ 1: ÏR #í...............................----ccccccces 133 CƯỚC HẠ YÊN SINH JjJ F ## 7E......................... 141 
CÚC KHÁM # tỷ $ CƯƠNG lijJ.......................--2- s2 _ 
(9016) 9019150=I000 8... 133 CƯƠNG ĐỊA lÏ| HH,.......................-----5c<cczeccrerrrerrrs 
GÚC KHỦC PT 28461260 00átg SE) 0v lẤn gyvg 133 CƯƠNG DUY Ẩfj #ƒt...............................--22/5ccccccreerree 141 
CUNG CA ŸŠ ï† (1140-1210)......................... -.----++ 134 CƯƠNG TÔNG đïl 3% 

CUNG CHÚNG $‡ ##..........................--2-22cccccrssrrecrres 134 CƯỠNG SINH TIẾT MỤC ?*# “+ Ñf H.................. 141 
CUNG ĐÀU HÀNH GIẢ t Đñ {T7 $ CỨU BAN THƯỢNG TRÙNG THIÊM NGÃI TRỤ & 
CUNG PHỤNG ÿ}‡ ZE...........................--©2s-ccscczcccrserree Mộ ii VU in sa6bnassxtrcdbtdweoodasa 141 
CUNG THÔNG $t ïlÝ............................--- 2cccccrecerrrcrrer CỨU CHỈ 3š ä.................................---2--ccccccrreererrcee 
CUNG TRIÊU TỊCH ÿ‡ CƯU,BÁCH 7L ca gn00200yE012400012392a nga. 
CÚNG DƯỜNG CHỦ CÚU BÀI 7U TE uc: /202MeSiME ti 660050000M6 ae lu 
CÙNG TRÚC TỰ #§ †1 5 CỬU ĐỚI 7L #Ÿ............ 

CUÒNG KHUYÊỀN TRỤC LÔI THINH šE 2® 3# ¡ 5 CỬU HẬU THIÊN TỰ 

Hi HE 208 1ê 0N A0 tfLE EiPdofEtoa (A4 18p, 0E, 135 CỬU HOA SƠN JL l# I 

CƯ CHÚNG j# %.......... .135 _ CỬU KHÚC THIÊN SƯ 

CƯ ĐẢNH J# TR (2-1404). .135__ CỬU LẬP A #. : 
CƯ ĐỘN j]# 3ñ (§35-913)...... .135__ CỬUNGŨ 7L T:............... „ sế ...144 
CƯ GIẢN j# ffï (1164-1146).......................--.---ccce. 135 CỬU NIÊN DIỆN BÍCH 7L #E lñï RÈ...................... 144 
CƯ HÓI j# ñ## (837-903)......................ccccccccveccrrrcee CỬU NIÊN DIỆN BÍCH NHÂN JL ƒE lfi Rš ^A.....144 
CƯ HÚ j# J#...................... : CỬU PHONG KIỀN 7L 3 J$...............................--- 144 
CƯ NỘT j# ñW (1010-1071)......................--5-525cc5<5csc2 CỬU PHONG TỰ 7L 3 SŸ.............................---cccccec 144 
CƯ SĨ ĐỖ TỪ J# -È ‡t iïij.......................----cccccccrecrres CỬU THAM SỰ 7L # 3f 

CƯ SĨ PHẦN ĐĂNG LỤC j# -È 2 Jð ## CỬU THAM THƯỢNG ĐƯỜNG 4 #: L 3.......144 
CƯ TRUNG j# !! (1289-1359) CỬU TRÙNG NHAM SƠN 7L 








CỨ HỢP ÿš %............................---¿ _ b9 A6. 
CỨ KHOẢN KÉT ÁN ÿš #X# #t DÃ CAN MINH ƒ *†- H§........ 




































































































(aIÙf°: 3 S110 đ5Án IPRVIEONAEDESE.EAI DU AC DÃ HỖ DIÊN THÓA lƒ 3J{ š# lƒ:............................. 145 
Ỷ DÃ HÒ TINH Ïlƒ 1Ñ X# 
DÃ HÒ TINH KIÉN GIẢI #ƒ 3Ä ‡# hi ff£............... 145 
_ DÃ HÒ TINH MỊ #Ÿ # Rš #k số 
""..ẻ..ốẻẽẽ. DÃ KHAI ?Ñ ïl (1852-1922).......................---:--c-c-52 
CỬ MỤC DƯƠNG MY ## EHỊ # jš......................... DẠ BÁN CHÍNH MINH, THIÊN HIẾU BÁT LỘ ? 3“ 
CỬ NHÁT MINH TAM ## —- Hj = n6 hố... 
CỬ TÁC ## RỊ..................... DẠ ĐƯỜNG THỦY ?⁄ 1Š 7k. 
CỬ THẺ LỘ ĐƯỜNG ĐƯỜNG ## ## ñ# ?⁄ ?í..... DẠ TỌA 1 4*...................... M 
CŨ TU (TO) ST tá 0aaätGbbevlsalfxvlaeka DANH 211 c6 0016 án c0 evlG Vết vua 2 
CỬ XƯỚNG ## I............................---22ccccctserrrreeerrree DANH GŨ S2 TBÌk in nai tsdcarsgtfssyanainsbse 
CỰ LINH Eï # s DANH ĐỨC TÂY ĐƯỜNG 4 f# J ?⁄ 
CỰ PHƯƠNG E¿ 7ÿ (647-717).....................----.---c- DANH ĐỨC THỦ TỌA #¡ f# 














1078 


MỤC LỤC TRA CỨU 



































































































DANH MẠC # lt........................ 252cc cccccerrrrrrrcee 147 __ DIỆU KHAM ## ## (1177-1248)............................- 154 
DANH MÔ 4 lủi.. ..147  DIỆU KHÉ #}%.................... ..155 
DANH NGÔN 4 ..147._ DIỆU KHÔNG THIÊN SƯ #} “š 3 li. ..155 
DANH VĂN 2 B1: ccc600010112021160120182286A 147 __ DIỆU LUÂN # ff (1201-1261)...........................--- 155 
ĐẠN DẪN VR ĂGe coi Sc A10 tt 0n 0eaaul 145:: -ĐIEU NGÔ #8: 2ï 1o tsuvaeyandasats 155 
0U: Tớ"... .ẽ 148 _ DIỆU NHÂN # P (1041-1113)...........................-- 155 
DI BÀN NGẬT PHẠN ## lš H2 §.......................... 148. DIỆU QUANG #3 (985-1050)......................... 155 
DI QUANG fñ] 3 (2-1155).......... ..148 _ DIỆU TẾ ĐẠI SƯ #} ỳ# X lữ... „155 
DI TẮC ï# RỊ| ..148 _ DIỆU THINH #} #$......... - ..155 
DĨ CUNG HẠ SỰ ' #2 Ƒ 3f.. ..148 _ DIỆU THỦ VÔ ĐA TỬ #} 3 ## ..156 
DĨ GIẢ ÈJ f# (1268-1336)..........................-c-2-cccccccez 149 — DIỆU TÍNH #‡‡.....................................ccccreceercee 156 
DĨ KÊ VI PHƯỢNG LỊ š# jš lL............................. 149 _ DIỆU TỎNG ## ## (1120-1185)........................----¿ 

DĨ TÂM TRUYỀN TÂM lJ ;ò f# ùò DIỆU TÔNG THIÊN SƯ #J ## ## fí... 

DĨ TỰ BÁT THÀNH BÁT TỰ PHI P] “# 2 g J\*# DIỆU TỪ HOÀNG TẾ ĐẠI SƯ #} # 7 ÿ# X Ílll 156 
I.ỐốỐốỐ.ỐỐốỐ.ố.ố....ẻốẻ. 149 __ DIỆU VIÊN #ÿ [R|...........................----2cccccrkerrrrerrrreerree 

DI AM 5 đành 6á 060 06000 6t6sitdecvdoiovtieo 149 _ DU CHÂU LIỆP HUYỆN ý J Xã Bế 

DỊCH KHỞI MY MAO Ÿj| ## JÑ ..149 DỤC CHỦ YŸ ......................... 

DIÊM MAI lễ ‡#........................ ..149 DỤC CÔ 8 %.... 

DIÊN CHIỀU í£É ÿ{ (896-973).. ..149 _ DỤC ĐẦU 8 S 
DIÊN HỰU TỰ ##f 3Í 5..........................---©ccccccccccree I50-. “DỤC TỦ 2 ĐỀ 20222 x0necStniaabassasahd 
DIÊN KHÁNH TỰ THÁP áÉ ## 3ÿ #‡..................... 150 DUNG DỊ # ?Ö...........................................--------cccc2 
DIÊN KHÁNH TỰ XÁ LỢI THÁP ïf J# 3# # 3l 14 DUNG THÔNG ïï 3ñ (1866-1928).......................... 


"..ố.ố.ẻ...... 140 - “DŨNG ĐẦU  l tuasevdinsapssgbssaisasaaa l6 
DIÊN PHÚC TỰ #£ 3ñ 5#. ..150_ DŨNG ĐÉ THOÁT #ff J§ Hà. 

















































































































































































































DIÊN QUY í# ÿ#................... 151 ŨNG TUYÊN TỰ 5ƒ 

DIÊN SAN ## fl (1005-1065). ...l51 

DIÊN THỌ ít ãš (904-975).......................-ccccccccccee 151 

DIÊN THỌ ĐƯỜNG íữ ï#ÿ 3..................................... 151 ỤNG ĐẠI OÁN HỊ ÄX Bủi...................... so ccccccccee 
DIÊN THỌ TỰ ắ# # S£.............................---2cccccccccree 151 DỤNG THANH  ï (2-996) 

DIÊN TỘ TỰ i# lộ mm”... CS 151 DUY AN JÈ 3# (?-1625).............................---ccccccee 
DIÊN ỨNG TỰ it Jš 5..........................---ccccccccrecrree 151  DUY BẠCH J# Ƒ1............................................------. 
DIỄN HOÁ ĐẠI SƯ # {È. % ñii............................- 152 DUY CHÍNH fÈ IF (986-1049)............................--- 159 
DIỆN CHỦY Tí DUY HÀN (1410-1495) 4ft ft... 

DIỆN MÔN liï DUY KHOAN †fÈ ïÄ (755-817) 

DIỆN MỤC LIỆT KHAI Ií H ## B DUY KIỀN Ïfš #......................... 222cc 
DIỆN NAM KHÁN BẮC ĐẦU Tí Hị # 1k *} DUY KÍNH |j‡ fJ.........................--- 22c ctrerrrrrrrrerrree 
DIỆN TIỀN NHÁT TY li l[ —- § DU NA HE con n6 00 00000004 000 
DIỆN TƯỜNG ĐẢM BẢN Tỉ jš ‡# $ DUY NGHIÊM †|f ft (751-834).........................---- 160 
DIỆT DIỆT KHIÉT KHIÉT ỳ# ÿÄ #2 32 DUY NHÂN (1914-1990) !ft [Z]...........................--- 160 
DIỆT HÒ CHỦNG TỘC # #J] §§ DUY NHÁT †f 

DIÊU TỬ QUÁ TÂN LA š§ 7 3 ðƒ ##... _ DUY TÁC †fÈ RỊ.... 

DIỆU ÁN # ÉïI (1187-1255)........... _ DUY THANH ƒ#t } Š 
DIỆU CAO #} ï (1219-1293)........................----cccc. DUY TÓ |ft 3E........................... 20c 2crcerrrrrrrrree 
DIỆU CHỨNG #ÿ ï........................--.22cc2crecrrrerrrrrrrree 153 DUY TÚC | ff{ 

DIỆU DẬN ## ÍÍt..........................----cccSccccerkerrerrerree 153 DUY TRUNG (735-782) † 4................................ 
DIỆU DỤNG ## J........................---2-52cccccccccrrcerree 154  DUYÊN ĐỨC ƒ# f# (§98-977).............................--- 
DIỆU ĐẠO ## 3 DUYÊN MẠẬT #2 ?# (905-980)...... 

DIỆU HẠNH THIỀN SƯ # {ƒ X# tị DUYÊN MỘC CÀU NGƯ ## Z >È 1 

DIỆU HIỆP #} : DUYÊN QUÁN #Z ii (920-990)... _ 
DIỆU HIỆP TỊNH KHẢI THIÊN SƯ #ÿ 'Ƒ 3t MỊ đi. DUYỆT CHÚNG lì ##...............................-----ccccccc2 163 
`"... 154 DƯNHỊ#â—........................................................... 1Ó3 
DIỆU HỶ AM #Ù ‡# Jš..........................-- ccccccrecerrecrree 154) - DỮ (MA THẾ: site saguibivgoblvsaareusat 163 


MỤC LỤC TRA CỨU 





DỮ PHÀM DỮ THÁNH # N, ft #1........................ 163 
DỰ TẠO ĐÃI DẠNG ï# ‡š {# Jš... 
DƯỢC BỆNH ĐÓI TRỊ 3# 13 #† 2... 
DƯỢC HÓNG NGÂN THIÊN ## ZE $R 3#... 
DƯƠNG CHÂU THIÊN NINH TỰ ‡# MỊ X # sẽ 163 



























































































































































































































3). Sen ni nan 
ĐẠI AN %X % (793-883).. 

ĐẠI AN CƯ % 3% sài Hườ 

ĐẠI ANA CN TT ca i0 oxy Sa160 218 8a2eve 
127.10-91918087- T0 TT nh. 173 
ĐẠI ÂM, Ác TẾ ty sen 60xdxfovilsosavaacsao 174 
ĐẠI BÁO ÂN TỰ Ä 3# 8 3ï (29) na 174 
ĐẠI BẢO QUANG THÁP +% ?ï 3%: 1 „174 
ĐẠI CHÚNG 2k ##.................. ..174 
ĐẠI CHỨNG + ñð (1297-1361)... ..175 
ĐẠI CÓ SN Tl 1 enusald6usaodyelflxosavaa sao 175 
137.391.919 1pS/, SE. TT. TING Ôn 175 
ĐẠI CƠ ĐẠI DỤNG ZE #š 2k HỊ............................ 175 
ĐẠI DỤNG 2K JÏ.........................--75c7ccccccrccreererreee 176 
ĐẠI DỤNG ĐƯỜNG ĐƯỜNG + HỊ # #........... 176 
ĐẠI DỤNG HIỆN TIỀN +% HỊ iR ñf...................... 176 
ĐẠI DỤNG HIỆN TIÊN, BÁT TÒN QUỸ TÁC 
¡J8:]I02:g 88T... 
ĐẠI DỮU LÃNH Ä ]Ÿ 3 

ĐẠI DỮU LÃNH ĐẦU ĐỀ BẮT KHỎI % 








ĐẠI DỮU LÃNH ĐẦU NHÁT PHÓ CÔNG ĐỨC +% 

Bề 3 HE — i DÌ fổ.................. Lee 177 
ĐẠI ĐỊA MỘT NHÂN PHÙNG + Hh 2 A #8 
ĐẠI ĐIÊN + fñi (732- 824) 






ĐẠI ĐIÊN THIÊN SƯ THÁP +% f#i Xl đi JR „17 
ĐẠI ĐỊNH + # (1824-1906) ............................-----2 177 
ĐẠI ĐÓ AN KT ii án tốn tay tan l6 hy nvnA2 gai 1717 
'97.409191208.10010700000017//Ú00Ô0Ô0 00 7l 178 
ĐẠI ĐÔNG X lñÏ........................2-©222222zc22EecEEkerrrrerrree 178 
ĐẠI GIÁC 2T sua aaieoobieissoitlndeeaabinsae 178 
ĐẠI GIÁC KIM TIÊN ^ ## 3 ÍlI.......................... 178 
ĐẠI GIÁC THIÊN SƯ NGỮ LỤC + ## 3X fíli ï#: ## 
xố ốẽẽẽẽẽẽ.ẽẽẽẽ. 178 
ĐẠI GIÁC TỰ +% Ẩ#Ÿ 3#£..............................-.-ccc-cccccree x 
ĐẠI GIÁM THIÊN SƯ TIỂU THANH QUY + ## 
ii 0010000. 0 T7... hộ 
ĐẠI GIÁO 2 ŸŸ...........................2- 22c 22Eccrrerrrerrrerree 179 
ĐẠI HÁC 2 ## (1576-1627)....................-ccccccccccccc 179 


ĐẠI HÀM + ## (1736-1820). 
ĐẠI HẠN + Ï.. 






ĐẠI HẢO + ##................... ..180 
ĐẠI HÂN + ñï (1284-13444).....................----ccccccc 180 


ĐẠI HỘI NIÊM HOA +® # li ‡#.......................... 180 
ĐẠI HUỆ PHÔ GIÁC THIÊN SƯ NGỮ LỤC +% #f ‡£ 
TS Xổ Hi ñH 
ĐẠI vn. tien GIÁC THIÊN SƯ PHỎ THUYÉT %4 








DƯƠNG DIỆM BA TRỪNG l #44 3 ï#................. 164 
DƯƠNG DIỆM KHÔNG HOA l3 !44 2š 4È............ 164 
DƯƠNG HÓA ‡# {E..............................------ 

DƯƠNG HÒNG PHI # Ù5 7Š (1918-) 

DƯƠNG KỲ PHƯƠNG HỘI HÒA THƯỢNG NGỮ 
LỤC 132 l# 2 # R# li ãE #4..........................ìocccccec 165 
DƯƠNG KỲ TỰ #2 I# 3 rẽ. 165 
DƯƠNG MY THUẦN MỤC 2 jši Mƒ E............... 166 
DỮU SƠN đi !ÌI (532).......................---¿©22c©ccccccccscec 166 
NT 0 010000070). 0000 166 
ĐA BẢO Ÿ-...c0..c00 0001602461266 óả 166 
ĐA ĐA £ #......................... ..l66 
ĐA ĐA HÒA HÒA Z #Z ÄI #iI ..l67 
ĐA KHẨU A SƯ # L1 li li... ... 167 
ĐA;TIÊU 2 7l  ocg8x6 L4 esnsasxaoeb 167 
ĐÀ NÊ ĐỚI THỦY Ÿfũ ÿ# #1? 2k.............................. 167 
5 cái00 2 P0... .ẻ. 167 
ĐÁ BẠN Tổ i06 se00001AEA00 081A nane 167 
ĐẢ BIỆN ‡[ ÖŸ..... ..168 
ĐÁ CÁT ĐĂNG †f #j J# ..L68 
ĐẢ CÁP ‡[ #â................ ...168 
ĐÁ CHI NHIÊU ‡ƒ 2. Ấ#š............................----©cccccc52 168 
ĐÁ GŨNG TT Ÿ:::121012102-11A120t22sxigae 168 
ĐÁ DÃ TRAI ‡T BỸ ‡#..................... à.--ccccrccrerrrrer 168 
ĐA ĐA TẤT TÌ co 6á 6x2 cenirrtavabyaSáxcsetesi con 
ĐÁ ĐIỆP †[ ?‡ 

ĐÁ GIAO CỒN ‡ƒ 2š ÿ#.........................---cccccccrccrrer 169 
ĐÁ HÓA †ƒ {1 = 
ĐÁ HONG ÍT BÃ co 7:012 1 n06068081008GA212A 169 
ĐÁ MÔ HOẠCH DẠNG [ ‡# đi ‡š..................... 169 
ĐÁ NGẠNH Ÿƒ Ïfữ........................-- 22s c2scccrrcrrrrrrrrerree 169 
ĐÁ NGÕA TOẢN QUY Ÿ[ 1ú ## t....................... 170 
ĐÁ NHAI †ƒ' fÖf[..............á- 5c cEEeEEeEExEEEeEEkerrkerree 170 
ĐẢ NIÊM Y †ƒ li %.........................---cccccccreerrreerree 170 
ĐÁ PHÁ TÁT DŨNG †f 1 # Hi. ..170 
ĐÁ PHẠN Ÿ‡ƒ Â........................ ..170 
ĐẢ THÀNH NHẤT PHIÊN ‡f jề — Ƒr ... 170 
ĐÁ THẢO KINH XÀ †‡ƒ #ï Ÿ# lÈ........................... 171 
ĐÁ?THẤT TT: a1 60591 00 0h00 0x Ea.46Sesdls lãi 
ĐÁ TĨNH ]f' Ñ#.....................-- 5c tecteEteEteterrerree lãi 
ĐA: TĨNH DIỆP 109262610 y008200170 0228101028 mwu4 lãi 
ĐÁ TỌA †‡ƒ 4# 

ĐÁ VIÊN CẦU †ƒ [| E8...........................--2-©ccscccrscsrre 172 
7907 T10108098Ẻ8 "6... 172 
ĐÃI NGỘ THIÊN ƒÿ †# ï#.........................-- ccccccceccree 172 


ĐẠI HƯU YÉT ĐỀ + Í$ lW Jš 
ĐẠI KHẨ HE toi 6 te ssasekSfDGdytxeysenestsravrersoot 181 


1080 


MỤC LỤC TRA CỨU 








ĐẠI KHINH AN 2Ä Í## ?%........................-.c--ccccccscerree 181 
ĐẠI KINH ®% &:.......... ..I81 
ĐẠI KỲ Ä J... ...182 
ĐẠI LÃNG 2X ÊH ác 52000060YS2UA0-.aA8 182 
;97.9ME.(019- + ẺUNE vn nnhẽn 182 
ĐẠI LÝ X #l 








ĐẠI MAI SƠN 2 Ï#ÿ LÍI....................52-5cccccccsreerxee 182 
ĐẠI MÃN THIÊN SƯ THẠCH THÁP + li ## ll #ï 
















ĐẠI NAM THIÊN U 
^ Bị T 2b {# lỗ $§ $ 
ĐẠI NIÊN TAM THẬP NHẬT LÂM HÀNH CHI TẾ 




















3E.= 1 HT cổ BE is seo giao ttsoe 183 
ĐẠI NGU THIÊN SƯ THÁP + j8 3# fili 1Z.......... 183 
27.91916100. h hố ốc 183 
;579BIN[S17] Essại>S 000510. 183 


ĐẠI NGHĨA 2% #Š§ (746-818) 
ĐẠI NHÂN +% À... 















ĐẠI PHÁC BÁT DIỆU Ä Bà ® Xš ...184 
ĐẠI PHẠM TỰ + ## S#.............................---ccccccccccee 184 
ĐẠI PHÁP Z #Š............................25- 2cccccrerrrrerrrrrerree 
ĐẠI PHÁP NHÃN ~ 3# l.. 

ĐẠI PHÁP NHÃN TẠNG + 3# lR j# .................... 184 
ĐẠI PHONG + l£ (1039-1125)......... ...l§5 






ĐẠI PHƯƠNG + 7... 


ĐẠI PHƯƠNG GIA %4 7” 3... ...185 
ĐẠI QUAN Z fli (1201-1268).............................--- 185 
ĐẠI QUANG MINH TẠNG 3%: H] ÿä................ 185 
57.62)... nan. 186 
ĐẠI SỰ % ER 





ĐẠI SỰ LIỄU TÁT X # ƒ 
ĐẠI TÁC PHẬT SỰ ZX Í£ Íb 3 
ĐẠI TÂM 2 ¿Èè (1652-1728)... T 
ĐẠI TẤN T0: 21G GA tua 6220000020811, 

ĐẠI THÀNH  J (1609-1666) .......................---... 187 
ĐẠI THIÊN 2X “........................-----222c22zscecrszsrrecrrre 187 
ĐẠI THIỆN X ## 
ĐẠI THIỆN TRI THỨC zk ## #iI 3Ÿ 
ĐẠI THÔ 7E cocg 0 oel0Ôig9A0AEaiLxaals 
ĐẠI THỌ DỤNG +% ® Hị. 
ĐẠI THỦ TÔNG SƯ ZX so 
ĐẠI THỪA BẮC TÔNG LUẬN Ä %E 1L 2% ïâ.... 
ĐẠI THỪA KHÍ + 3E ##...........................----c--ccccccces 
ĐẠI THỪA TÂM ZK ÖE ¿b..........................ccccccccccree 
ĐẠI TIỂU 7K 2|`......................-222-5222222Ec2EEEreErersrrerres 
ĐẠI TU 2® Zñ (1826-1899)........................-cccccccccce- 
ĐẠI TỬ ĐẠI HOẠT 2 #É 2 ïĩ............................- 
ĐẠI TỬ ĐỀ NHÂN ^ Z#É J A..............................- 
ĐẠI TỬ NHÁT PHIÊN X ZE — ñ Ki 
ĐẠI TỰ TẠI Ä È fẼ................................---------c-52 189 
ĐẠI TRÍ HUỆ NHÂN DIỆC HỮU TAM XÍCH ÁM 
1-03) 8= 4... ốc 189 













































































ĐẠI TRÍ THƯỢNG CĂN +% #† _E. ‡8..................... 190 
ĐẠI TRIỆT ĐẦU 
ĐẠI TRƯỢNG PHU TÁT HẠ HỮU HOÀNG KIMM x 


bá s2 MNNG HT"... 190 
ĐẠI VÂN VIỆN + # l# 
ĐẠI VIÊN GIÁC Z~ |ä 












































ĐẠI XẢ “k iÃ (1120-1180)... 

ĐẠI XUẤT THOÁT + HỊ lề. M 
ĐẠI Y Ä Ik (1617-1683).........................cc-ereree 
ĐẠI 2X: Àc Tế cty: ẨM tia At010n0g3e 0i009 e5 iy 191 
ĐÀM CHÁ TỰ Ÿ# ‡fi S#...........................-ccccccccccee 191 
ĐÀM CHIỀU #š ÏÏÏ,...........................-2:522cccccccveccrrree 192 
ĐÀM DĨNH # Šï (989-1060)............................-.... 192 
ĐÀM HOA # 3# (1103-1163)...........................-----. 192 
ĐÀM HOA ĐẠO NHÂN #š ‡# jl. A... ..192 
ĐÀM HÚC #3 jH (1371-1437) 

ĐÀM KHÔNG # Zš.............. S 
ĐÀM MẠTT # ?## (1116-1184).........................------- 192 
ĐÀM NGẠC # ñli (1285-1373).........................--..- 192 
ĐÀM PHƯƠNG # 77....................................ccccccce. 192 
ĐÀM TẠNG # jlŸ (758-827).............................-cce- 192 








ĐÀM TÁC #‡ 3# (1311-1393)... 
ĐÀM TÂN VĂN TẬP ï# 3t È #‡ 
ĐÀM THẠNH #‡ j# (782-841)..... _ 
ĐÀM THỌ # i#† (1785-1865).............................-... 
ĐẢM BẢN HÁN |# ]#4 ##........................... se 
ĐẢM CHIẾT Ï Ÿf........................-22ccccccccccccrkeeerrree 
ĐẢM ĐƯƠNG Ï|# ?{ (1593-1673) 
ĐẢM PHẬT BÀNG GIA TÂU ‡§ { 














1š % 








ĐẢM TUYẾT ĐIỀN TÍNH ‡§ % l# #.................... 
ĐẠM CƯ Ÿ§ j# 





ĐẠM CƯ TỬ 3# j# 
ĐẠM ĐƯỜNG lễ ï7...................... con 
ĐAN HÀ TỪ THUÀN THIÊN SƯ NGỮ LỤC }† Eš 7 
*# Xử Hi ãH 

ĐAN TIÊU ĐỘC BỘ ï† #ï 3# 7............................ 195 
ĐÀN KINH l Í#€......................... cong 195 
ĐÀN VIỆT ]# #* 
ĐÀN XẢ THÍ ## 
































ĐÁN QUÁ TĂNG Hl 3ð {t...........................---cccccccee 
ĐÃN ẨH (k. ng)... 
ĐÃN HÁCH {H ]lÿ.....................---©cccckeExeExerkeerkeerxee 
ĐÃN MẠC {H 5Š (k. ng)....................--c¿ccccccccccscercee 
ĐÃN THỊ {H #Š (k. ng).......................---2-ccccccccccceccee 
ĐÃN... THỦ {Hs : › l4 (k.ng).......................... 
ĐẢNG LÝ BÁT ĐẢNG TÌNH §f #l 4 jf fš....... 
ĐẢNH ĐỚI TẾ #Ÿ........................ 2250 2222 rerrrerrrrerree 
ĐẢNH MÔN CHÍNH NHÃN TR Ƒ† 1E llR 
ĐÁNH MÔN NHÃN ï Ƒ] li................................. 











1081 


MỤC LỤC TRA CỨU 




















ĐẢÁNH NINH TẾ [( í 
ĐÁNH PHONG TÄ 3........ 
ĐẢNH TƯỚNG Tỉ #fl 
ĐẠO ĐAO 21:71] s62 ca tt tAEUxaavuge 
ĐAO ĐAO ĐÁT ĐÁT ÿJ ĐJ †H #.......................... 198 
ĐÀO HOA NGỘ ĐẠO ÿF ‡#È †# li =...... 198 
ĐÀO PHONG PHÓ HÁC 3k # j‡‡ : 
ĐÁO GIA #l| #..............................- 
ĐẢO DỤNG HOÀNH NIÊM fãJ 
ĐẢO LÝ MÔN NGHÊNH fñ| J 
ĐẢO NHÁT THUYÉT (8| — 2... 
ĐẢO THOÁI TAM THIÊN fã| ›B 


















































ĐẠO AN Ìl' ?3⁄.............................c...tnHerereo 
ĐẠO ÂN lễ lặ...............................c.Seeeree 
ĐẠO BÀ iš S, : 
ĐẠO BÁI 3l i# (1615-1702).....................---ccccccse¿ 
ĐẠO BÌNH lỗ *ƒ' (2-1127).........................---cccccccce. 
ĐẠO CHÂN li f (thế kỷ XVII)............................. 
ĐẠO CHU lắ ƒ Hà 1655).......................cccccccccey 
ĐẠO CHƯƠNG lš ‡# (1635-1734) _ 
;3.4916)6I1- An"... na 201 
ĐẠO CỰU lỗ Đã: sec. 66 crda0E.0 016 8yasseale 201 
ĐẠO DIÊN Ì iff (2-922)........................-ccccccccveccerree 201 
ĐÀO ĐUNG Tổ R22 1206022004“ 
ĐẠO DƯ LỤC ll 2 $#. ợ 
ĐẠO ĐOAN l ðïñ......................... Si ccriererrrrrkee 
ĐẠO ĐỘC l 3 (1600-1661) 

ĐẠO GIẢ ïắ #í......................... 





ĐẠO GIÁC lš #‡ (1490-1568) 
ĐẠO GIAI ii ff (1043-1118)... Đ 
ĐẠO GIẢN l# fñi (868-950)...............................cc.e. 
ĐẠO GIÁO 2E cao 2n tuyygtantauond 
ĐẠO GIỚI ìš {... * 
ĐẠO,HANH 1 TT 0601120100162 /2EI8E2U904“ 
ĐẠO HÀNG li ffí (2-991)......................-ccccccccecerrree 
ĐẠO HÒA li Ïll............................225-222ccccrecrrrrrrrrrerree 
ĐẠO HÓA Hỗ ha 62001020060000)00100601001 11010 00110 
ĐẠO HƯNG hạ ĐH, 


ĐẠO KHÂM lẵ ##..............................-- 2c 

ĐẠO KHUÔNG lí Eš (900-966)............................. 204 
ĐẠO KIÊN ì# 
ĐẠO KIÊN ì# Ƒš 
ĐẠO KIỂU ì# Ífš (1298-1378)............................--.. 
ĐẠO LÂM lă ‡k....................... 
ĐẠO LIÊN lš lff (1346-1409)...... 
ĐẠO LONG lš l# (1213-1278) + 
ĐẠO LUÂN l Íâ (898-958).............................cc... 

ĐẠO LƯỢNG li 7š: (1608-1691)..........................-- 204 
ĐẠO LƯU lš Š 
ĐẠO MÂN iă. #' (1047-1114)........................--------css 205 











ĐẠO MÂN li šš (1596-1674)..........................-c-ce. 205 
ĐẠO MINH lš H Điện 718).. _ 
ĐẠO NGÔ SƠN lĩt ƒf IÌ|...........................-cccccccce. 
ĐẠO NGỘ 1š 1# 
ĐÀO NGUYÊN D2240: 6x20 s02 

ĐẠO NGUYÊN li ÿ#............................---22cccccrecrrreerree 206 
ĐẠO NGHĨA ilf 3š (760-835) 
ĐẠO NGHIÊN ïĩt li† (2-999)........................ccccccccrccee 
ĐẠO NGHIỆP ïl ŸÏ#.................................-5ccccccccccccee 
ĐẠO NHAN lấ ở (1094-1164) 
ĐẠO NHÀN l# lii.... 

































ĐẠO NHÃN l# lR. ....207 
ĐẠO NINH li ?#..............................-occcecrccrererrrrreee 207 
ĐẠO PHẠM Ìlf Ÿ,......................-¿7ccccccrerkerrereee 207 
ĐẠO PHI 3 2 
ĐẠO PHÓ li Ấ (86§-937)......................... cccccccerrree 207 
ĐẠO:PHO TÌM: li na s46 santltitatnetotagsawydse 207 
ĐẠO QUÁ 35 F6 suv2c0002ai00A02aWNA tui 207 
ĐẠO QUẢNG l# J* (675-743).............................cce¿ 207 
ĐẠO SINH lễ ?: b 
ĐẠO TÂM lĩt :} (thế ký XVII)..........................---.. 
ĐẠO TẾ TH co tuy 2 04 se 0À o 10e1g s08 0al6e0sacae 
ĐẠO TẾ 1 Đi s00 9x su oUSag00i10ayg20s006 
ĐẠO THÀNH lễ ñjÿ............................ 22522 cccrreerrreerree 


ĐẠO THÀNH lš JÈ (1352-1432). 
ĐẠO THẠNH lẾ #š (1592-1659) 
ĐẠO THÂM s Son Xêg tiệc möt A10 dAAHLIeI 
ĐẠO THẬT iắ #{ (1620-1692). 
ĐẠO THIÊN lš # (thế kỷ V) 
ĐẠO THỌ ?# j (734-825)........ 
ĐẠO THÔNG lš ii (731-813) 
ĐẠO THU ìš 1Ì (1634-1666).......................---..------ 
ĐẠO THUẬT 3l bếp 
ĐẠO THUYÊN lf ï 
ĐẠO THƯỜNG lễ ?#...........................---2ccccccreerrreerree 
ĐẠO TIỀM lẵ ï#..............................-- 22c ccreecrrrerrreerree 
ĐẠO TÍN ìš fñ (580-651) 
ĐẠO TOÀN 3š 2 (2-§94) 
ĐẠO TÔNG li 2š (1629-1709).......................----.-¿ 
ĐẠO TỒN it ## (1660-1735)..........................-------- 
ĐẠO TRÀNG lẵt 2..........................-- 2c ccrecrerrerree 
ĐẠO TRÀNG TỰ i# l5 3Ÿ............................c-ccccccccee 210 
ĐẠO TRĂN ï# #š (1014-1093). _ 
ĐẠO TRÙNG li ŸŠ (1616-))...........................----.e- 
ĐẠO TUÂN li 3# (895-976).....................-cccccccccc 
ĐẠO UYÊN lš ÿj (1400-1470). 
ĐẠO ƯNG lš J# (848-902) 
ĐẠO VỊ 3# {?.... T) 
ĐẠO VIÊN lši lồ|..........................----cckterkerkerkrerkeerkee 
ĐẠO VỌNG lf #,...................... 0 c2. reo 
ĐẠO XÁN l# #£ Œ 1271) Đự 
ĐẠO XƯƠNG lft 1 (1089-1171)........................... 211 




















1082 


MỤC LỤC TRA CỨU 












ĐẠO XUYÊN lễ  J||........................----22cccccrererrsrrrrecrree 211 
ĐẠO YÊU ll #... .211 
ĐÁP HƯƠNG #š #.................. ..211 
ĐẠP PHÁ THẢO HÀI ## f # #È......................... 211 
97.2 1n. ốc... 212 
ĐẠT BẢN HƯƠNG ìŸ + ##.................................. 212 
ĐẠT CHÂN ì# /l (960-1020)..........................------- 212 


ĐẠT CƯƠNG )Š li (1609-1669)... 
ĐẠT-MA MÔN HẠ TỨ THÂN TÚC 3# ¿ #š ["J E JH 4h 

















1 mm... ch... 212 
ĐẠT NGẠN 3# j# (918-978).........................-cccccccccee 212 
ĐẠT NHƯ ï# II (1761-1840) .......................--------- 212 
ĐẠT QUÁN "mm... 213 
ĐẠT QUÁN THIÊN SƯ 3# ## 3ÿ fíf...................... 213 
ĐẠT SĨ TE 2 x66 cy C00000 x6exasecadtde 213 
ĐẠT TÔN 3# 3# (1609-1664)......................-..-----c-¿ 213 


ĐẠT VỊ ‡Ê 4. (1618-1684)... 
ĐÁ đc xi nouesya 










ĐẮC BÂN ƒ# ‡ (1002-1072)... ..214 
ĐẶC GHI đán ae ElinaessvodeaseoeSAo 214 
ĐẮC ĐẮC ƒÍ# Íổ...................... cuc eeee 
ĐẮC ĐƯƠNG Í#Ÿ #f...................... sec ccrcerrrerrree 
ĐẮC LỰC CÚ Í# 7) fJ........................cccccccccecrerree 


ĐÁC NHẰM NHUYÊN NGOAN ƒ# 46 ïÚ/ 71. 
ĐẮC NHÂN TĂNG XỨ #3 A †l Jjä.. 














































































ĐẮC NHÁT VỌNG NHỊ ƒ$‡ — ði — K 
ĐẮC TÂM ƒ# 2Ù (518).........................cccccccccrcerrcee 
ĐẮC THĂNG 8 7! Thi áa 116Ö)2:zs6:s0xeseesex 
ĐẮC TỌA PHI Xá 2 60000026 
ĐẶC VI cá 0v 0Ô 0y 0ssytbb 0660020102 cse 215 
ĐẶC ĐỊA †# Hù 

ĐẶC NGƯU BÀ NHI # ?F # fä....................... 216 
ĐĂNG ĐÀU G 

ĐĂNG HÖN *Š 

ĐĂNG LAI ## ninh n0... .. 216 
ĐĂNG LỤC ⁄# §#.............................-- Series 216 
ĐĂNG LUNG !# #Ẽ.............................. 2S cerecrrreerkee 217 
ĐĂNG TÂM TẠO GIÁC PHÓ ## ;b 1# ƒ§ fiÌ.......217 
ĐĂNG THỜI ⁄Š [HƑ.........................-- 2-2 eEExerrxerree 218 
ĐĂNG ĐĂNG ll§ Jf.............. ..218 
ĐĂNG ĐĂNG HÒA THƯỢNG Ïl#š Jf§ # ..218 
ĐĂNG ĐĂNG NGỘT NGỘT J§ Jš 7U 7U. ...218 
ĐĂNG ĐĂNG NHẬM VẬN Ïf#§ Jl§ {E ïfữ................. 218 
ĐĂNG NHÀN #§ Ƒïj......................... 5á cs ct errerree 218 
ĐĂNG ÚY SƠN ðf J† IÌI......................-c5-cccccccerxee 218 
ĐĂNG ÚY SƠN THÁNH ÂN TỰ CHÍ %E BỊ Ilị #8 lá 
mm. .ố.ố.ốố.ố.ẻ. 
597.100, PO TU TU AT 
ĐẦU  (k. ng). Đụ 
TA UP 616: n011ni140 210.8964051 010103338 23k 220 
ĐẦU CƠ †# lấ.......................-. cty 220 
ĐẦU ĐẦU BR ER......................... co ccccicccrcsrecscee 220 












































ĐẦU ĐẦU THỊ ĐẠO ðñ ðñ #t 3l........................... 220 
ĐẦU GIÁC SINH ñ ƒ§ 7E........ ..220 
ĐẦU THỦ đi †ï...................... ..220 
ĐẦU THƯỢNG AN ĐẦU 5ï. l: # Ø1..................... 221 
ĐẦU TỬ ĐẠI ĐÔNG THIÊN SƯ NGỮ LỤC ‡8 # 
IRJ2jEl'MŨ:EB, ĐA 0 ai t6 CkiietosUMNobuslvostse 221 


ĐÀU TỬ NGHĨA THANH THIÊN SƯ NGỮ LỤC ‡# 
“ƒ 3Š TẾ XW BÍ šE ##£..................à. cá tre 

ĐẦU TỬ SƠN ‡# # II... 
ĐẦU TY Bl §%.................. ` 
ĐẦU CẤU Š} đỗ 01201 6620611504060 say asali 
ĐAUĐIỆP, ĐỀ s76: 0210061/n0g1860)200) 6010 8086 
ĐẦU HỢP THIÊN *|- Ä 
ĐẦU NGẠCH *†- ñŸ........................-22- 22c 22xecrrrerrrreerree 
ĐẦU TÁU Sổ 1 1211 atdasssoseska 
ĐẦU TÂU ‡‡' Ÿ(.................... 2 cccckeExEEEeEkerkeerkeerkee 
ĐẦU TÂU MY MAO ‡‡ # Jš 6. 
ĐẦU TÂU THÍ TRÀNG ‡† # ¿ J3 
ĐẬU 3g 
ĐẬU 
ĐẬU 






































ĐỀ ĐÁNG ẵŸ 2ý... 
ĐỀ ĐÁNG HÁN ïšŸ 3š ì z 
ĐỂ QUẬN 3X BÍ: 150020 062266 biuaael 
ĐỀ TÍN Bồ đề by cát svta U40 00A1 00A10 0a0saavtesuaet 
;5)90):101 M871 7/6 ah 
ĐỀ CÁ /Š Ñ[.........................-- 222222 errrree 
ĐỀ ĐỊCH NGỮ ‡ ft šï 
ĐẺ ĐỊCH SINH TỬ ‡ ñứ 2: ZE.............................. 
ĐẺ NGHĨ ‡iỆ ## ' 
Đ 1LU TK27bas/ea05//02%es9ai010069eoxieuoldextemsei bi 
ĐỆ CÔN 3 Hd (287).........................cccccccccccrreerrree 
19)1018.ÌM)-3.I@TEEE-RETSYTEPRDIEDISPEEEIOTTEE 
ĐỀ NHÁT GỤ 26000002 00460010)000006100100000 00 d0 
ĐỆ NHÁT ĐẠO ?ð —- il ...................................-... 
ĐỆ NHÁT NGHĨA ?ð — 
ĐỆ NHỊ CÚ ?5 —- 
ĐỆ NHỊ ĐẦU ?# 












































ĐỆ NHỊ NGUYỆT ƒ 








ĐỆ TƯỜNG Tổ THÍ ‹6 2106101081880, cà. 
ĐỊA ĐẦU ĐH ĐÃ: asunaebrbaitsdreisanieiibigtise 227 





ĐÍCH TỰ Íủ iifÏ.........................-----22s2cccccrrerrrkrrrrreerree 228 
ĐỊCH DIỆN PHÂN PHÓ Ïi Jfï 2} {†..................... 228 
ĐỊCH DIỆN THỪA ĐƯƠNG ïi ]ñi 7K ?Z............... 228 


1083 


MỤC LỤC TRA CỨU 





























ĐỊCH DIỆN TƯƠNG TRÌNH Ÿ#ữ Jfï ‡#H| 11............... 228 
ĐỊCH LUẬN Ïït ñfâ.............................. ...228 
ĐỊCH SINH TỬ ý 21: ...228 
ĐINH CHỦY THIẾT THIỆT äI # #R T............... 229 
ĐINH NINH [ˆ ?#........................-----+©2sccccxerxsrecrecee 229 
ĐINH PHÚC BẢO ÿƒ 3á f# (1874-1952)............... 229 
ĐINH QUYẾT KHÔNG TRUNG $ï l# 2š 'h........ 229 
ĐINH SÁT CƯỚC CÂN $[ š# Ji #R................. ...229 
ĐÌNH TIỀN BÁCH THỤ TỬ ÿ# ïƒ ‡fI l† 7. .........230 
ĐÌNH TÙ TRƯỜNG TRÍ 3š |N R #ï........ ...230 
ĐÌNH TUẦN #£ 4â (1299-1368)............................. 230 
ĐINH TT o0 1iU caít an Nà t te An nà 3 230 
ĐỊNH BÀN TINH ## ## Jš................................-. 22 230 
ĐỊNH CHÁP ƒZ# ŸŸ(.........................225-222ccccrecrrrrrrrrrerree 231 
ĐỊNH CHIẾU THIÊN SƯ # l 3# fif...................... 231 
ĐỊNH ĐÁNG /# ï#...................... cá tctetttrerrerree 231 


ĐỊNH ĐỊNH # 7... 
ĐỊNH ĐỘNG # ñjJ. 




















ĐỊNH ĐƯỜNG ## #............ ...231 
ĐỊNH HIỀN # ## (1860-1941).........................-----cc. 231 
ĐỊNH HUỆ # ÏŸ.............................5- 2S c2ccrecrrerrrerree 232 
ĐỊNH HUỆ THIÊN SƯ # ## ## Ñị[........................ 232 
ĐỊNH HUỆ TỰ # Ÿ# Sẽ..................................ccccce. 232 
ĐỊNH HUYỆN KHAI NGUYÊN TỰ THÁP Z Bấ bi| 
binh: nan ...232 
ĐỊNH KHÔNG ## Zš (730-§08).. ...233 
ĐỊNH LÂM TỰ # ‡## #...............................-cccccccccree 233 
ĐỊNH PHẦN RỂ 11. 1421 6140000y S2 tt nnyvexaa 233 
ĐỊNH QUANG ## 3..............................---ccccccccccercee 233 
ĐỊNH SÂM ## #š (1632-1689)...........................-... 233 
ĐỊNH TRƯỚC ## ##f...........................----22cccccrecrrrecrree 233 
ĐIÊM 8... 

ĐIÊM ĐÓI b 

ĐIÊM HIÊN TÂU TH # # 

ĐIÊM HUNG ÏÄl JÍlj.......................22s-222sc2czecrrrerrrrecrree 234 
ĐIỂM KIÊM li lậ....................... 05c ccccccrrerrrrrrrrerree 234 
ĐIÊM NGẠCH ÏÄl ŸŸï..........................225-cccscccrerrrreerree 235 
ĐIÊM NHÃN Ÿl ÏÏÑ..........................-22-222scccrecrrrerrrrrerrex 






ĐIÉM TỨC BẤT ĐÁO # RỊI 4 #|........................ 
ĐIÊM TRÀ, ĐIÊM THANG Ÿi 2š #: 4 
ĐIỂM TRƯỚC TIỆN HÀNH ## # {f Í7.. 






























































ĐIÊN KHÓ NÔ HỊ J# #v.... s 
ĐIỄN KHÁCH | #Ý....................---cccctectetrkerrerree 
ĐIẾỄN TỌA ‡#Ÿlt JÈ..........................-- 2222 2EcEErerrrrrrerree 236 
ĐIỆN CHỦ j# 

ĐIỆN QUANG THẠCH HỎA fÿ 3: #ï %.............. 236 
ĐIỆU GHẾ SH TR .¿soacccskittcyserAialiteiveendi 
ĐIÊU ĐÀO NI: 6n R10 2 1/060it£o da 
ĐIÊU ĐẠO HUYÈN LỘ 8 3š % 74 Đ 
ĐIÊU KHÒA XUY BÓ MAO ỹ ®% !X Ấi #......... 237 
ĐIÊU SÀO THƯƠNG HẢI ĐỀ, NGƯ DƯỢC THẠCH 
SƠN ĐẦU #ÿ #š 3# ï# J§ Ất EẾ 4ï LH ĐH............... 237 











ĐIỀU TÍCH F§ 3Ÿ........................ 25 2ccccrrerrerrrerree 238 
ĐÓA CĂN 1# 18... ..238 
ĐỌA CĂN lỗ ‡#d...................... 238 
ĐỌA KHANH LẠC TIỆM Fỗ ÿ{ ÿ# #i.................... 238 
ĐOAN DỤ ð lội (1085-1150) 

ĐOAN ĐÍCH ii [J..................... 

ĐOẠN ĐẦU THỦ HOẠT Íf Ø8 f ỳr.................... 239 


ĐOẠN NHAI lf 
ĐOẠN PHÁT Ít Đ} 
ĐOẠT CẢNH BÁT ĐOẠN NHÂN # lš 4 # A239 
ĐOẠT NHÂN BÁT ĐOẠT CẢNH # A 2E #š lš 240 


























ĐOẠT NHÂN ĐOẠT CẢNH # A #§ lš............... 240 
ĐÔ LAI #ff Z‡E...........................-2225- 22c 2 EeEEEerrrrrrrrreerree 240 
ĐỎ HỒ 2 l....................... co tre 240 
2905. nẽh.ố. 240 
ĐÕ BÌ THIÊN JJI J# Ÿ#j........................----2ccccccrecrrreerree 240 
ĐỖ KHẨU ‡t. ..240 














ĐỖ SOẠN THIÊN HÒA ‡t #š 3ï II... 
1107 T8 ý". 
ĐỘ MÔN TỰ JÈ 1 3#............................. 
ĐỘC LÂU LÝ NHÃN TÌNH §# §# 3 IR lÿ........... 241 
ĐỘC NHÃN LONG ##ÿ llt ÿš...............................----- 242 
ĐỘC THAM lj ##............................ 00 cccrererrrrrrree 242 
ĐỘC THOÁT ##j Jt............ 
ĐỘC TÚC QUỲ 3# 1# 3#... 
ĐÔI ĐÔI tf ‡ (504)........ 
ĐÔI TỬ 8É ˆƒ 
ĐÔI VÂN TÂU Ÿ# #Š #..............................òccccccecccree 
I9.81E6.0)-0, TƯỜNG. I0 1.00. 
ĐÓI DIỆN THIÊN LÝ #† Ifi T- 1 
ĐỐI NHÃN ĐẦU CƠ #† lR ‡# ‡#............................. 
ĐÓI NHÁT THUYÉT Š† —- ïi............................-.. 
ĐỐI THÙ CHÙY TẠC #† ïW it 32 ¬ 
ĐỒNG O BE Hồ 2À v1 xa VÀ Sáo cá a 000 0i6a4enlaLt 
ĐÓN GIÁO #i| ŸÍ(,.......................cc cty 
ĐÓN NGỘ TIỆM NGỘ Ti †# ft †# 
ĐÔN TRÍ ĐH T001 6d beat n0 G0 là 
ĐÔNG AM % Jš 
ĐÔNG BÍCH ĐÁ TÂY BÍCH 3 Rš †[ Dữ HŠ......... 244 
ĐÔNG BÓC TÂY BÓC 7E lì 
ĐÔNG CÁT TÂY CÁT % # 
ĐÔNG DŨNG TÂY MỘT # } 
ĐÔNG DƯƠNG #% l2............ 
ĐÔNG HÒA THIÊN TỰ 3% #I #f #ÿ...................... 244 
ĐÔNG KHÊ J# }Ä....................----cctecteEterkrerkrerkee 245 
ĐÔNG LẶNG 3% #..................................---2cccccree 245 
ĐÔNG MINH #% HỊ 
ĐÔNG PHA THIÊN HỶ TẬP 1š 1 3# 1 #:........ 245 
ĐÔNG QUA ÁN TỬ X4 /R HI '# s 
ĐÔNG QUẦN ## #ï............................--c cccccrrerrreerree 
ĐÔNG SƠ # 3JJ (1908-1977).........................--c-ccc- 
ĐÔNG SƠN PHÁP MÔN #% 1l! 3# Ƒ†].................... 246 











mã 



















































































1084 


MỤC LỤC TRA CỨU 































































ĐÔNG TÂY #% Jữ 246 
ĐÔNG TY !š ïï].. ...246 
ĐÔNG ĐẦU THIẾT NGẠCH HÁN ñj 5ï 8 3ñ 246 
ĐÔNG KHÁNH TỰ li J# $................................- 246 
ĐÔNG THAM lñj #3..........................----©22sc2ccszscreerrre 246 
ĐỘNG ĐỊA VŨ .HOA BỊ NHỊNH TP oy Số lau 6á Nai 247 
ĐỘNG HẠ Ïl[  ƑF.....................2--25-cccccxeErerrkerrerree 247 
ĐỘNG HUYÈN BIỆT KHÚC #ÿ #* ?JJ HH. ...247 
ĐỘNG SƠN ÏÏfj IÌI.........................5-552555- 55552 ..247 
ĐỘNG SƠN NGỘ BẢN ĐẠI SƯ NGỮ LỤC li lÌ † 

yP i20 18 1n 6n... .. 247 
ĐỘNG SƠN NGŨ VỊ jJj IlI # {........................... 248 
ĐỘNG SƠN NGŨ VỊ HIẾN QUYÉT ïlj 1l 7í 4 8 äk 
hố .ẻẽẽ.ẽ... 248 
ĐỘNG SƠN THỦ SƠ THIÊN SƯ NGỮ YÊU Ìlj{ !lI *Ÿ 
;78I-:8:i1Ee mm nn n....ẽ.ố. 248 
ĐỘNG THƯỢNG ïlj T-..... ..248 





ĐỘNG THƯỢNG CỎ TRIỆT llj L- rị lãi. N 
ĐỘNG THƯỢNG HUYÈN PHONG llị + * HH. 

















































































































.249 
ĐỘNG THƯỢNG TÔNG CHỈ lj _l: 3 Eï............. 249 
ĐỘNG TIỆN ñïj) Í#F......................... 5-50 5c cccrrerrerrerrree 249 
ĐỘNG TĨNH 8ÿ ŸŸ........................... - 0c ccccccererrerrrrrkee 249 
ĐỘNG TRƯỚC fŠJ 3#...........................---©2-cc+ccssrrerrre 249 
ĐÓTT lhÌ,...................--cc¿ ..249 
ĐỚI ĐAO NGỮ ïÿ 7) š# ..250 
ĐƠN Ï#......................... ...250 
ĐƠN ĐỀ lŸ ‡Ẻ......................... re 251 
ĐƠN ĐAO TRỰC NHẬP Ÿï 7) #ï ^..................... 251 
ĐƠN ĐƠN ĐÍCH ĐÍCH ï† Ÿ fJ ủ....................... 251 
ĐƠN TRUYỀN lÿi {#...................... 22c cccecccreerrrerree 251 
BỌN VỊ ĐÃ T7 co 100x420 tiaawdjbinuseasuuad 251 
ĐÌU C000 0n: 80600010 00100100511010012100011211E0000 Thi 252 
ĐỨC BẢO ?# ?Y. số 
ĐỨC BẰNG Í# JJl (2-1167)........................--cccccccccee 252 
ĐỨC DỊ ƒ#' #š (1231-?)......................--cccccccccrxecerrreee 252 
ĐỨC DŨNG ƒ# ïÏfi (2-1368).......................-----cccc-ces 252 
ĐỨC DỤNG ## Hi..........................--- ccccccrerrrrrrrrrerree 252 
ĐỨC HINH Í# ## (1302-13/72)........................--c--s. 252 
ĐỨC HỘI TỀ 01120201 22-s12daoAesàala 252 
ĐỨC HÒNG ƒ# ‡Jt (1071-1128). ..253 
ĐỨC HUY ƒ# f... ..253 
ĐỨC HƯUNG ƒ# ...253 
ĐỨC KHIÊM i# ồÝ..........................--¿-25cccccccreccerree 253 
ĐỨC KIÉN Íi# fị (1280-1360)............................--.. 253 
ĐỨC MINH ƒ# !Jj (thế kỷ XV)..........................----.. 253 
ĐỨC NGỌC f# 'E (I628:1 70) xes40g1/6.08,60g8, 253 
ĐỨC NGUYÊN THIÊN TỰ ƒ# # Äl 3£................ 254 
ĐỨC PHÔ ƒ# 3# (1025-1091) 

ĐỨC PHÚ f#t # (1627-1690) ` 
ĐỨC QUANG ## 3 (1121-1203)........................... 254 
ĐỨC SƠN # IỈL...........................-- 2222 c2ccccrerrrrerrrrrrree 254 
ĐỨC THANH ƒ# ïïï (1546-1623)............................ 254 


ĐỨC THÀNH ft Ìÿ........................---- 22c ccrecrrrerrrreerree 
ĐỨC THIỀU ƒ# ïj (891-972). 
ĐỨC TƯỜNG ƒ## # Ghi HÀ bổ nổ ° 
DƯƠNG Š 111621152 2E0A299 SA LAOEDISWAUSae 
ĐƯỜNG GỠ TỀ: iu sasaedainrisyoavaet 
ĐƯƠNG DƯƠNG 3# l2................................----555c- 
ĐƯƠNG ĐẦU lí: H...................... co ccecctererrerrerkee 256 
ĐƯƠNG ĐẦU BỒNG HÁT ?ƒ 5Ñ ÿš !h) 
ĐƯƠNG GIA CHỦNG THẢO 3 3% Iñ #f 
ĐƯƠNG NHÂN ïƒ À................................. kự 
ĐƯƠNG THẺ TÚC KHÔNG ##ƒ f# RỊI 2ề.............. 256 
ĐƯƠNG Ý Tả... 00c s6estalaeae 257 
ĐƯỜNG BAN ñ# Bằ[.......................s- ccceccerrerrrreerree 
ĐƯỜNG CHỦ ñ#t #............................225c 2cceccrrerrrrerree 
ĐƯỜNG ĐẦU #£ ðï................ 
ĐƯỜNG ĐỘ NHỊ TAM ÿï 
ĐƯỜNG ĐƯỜNG MẬT MẬT ?# 3í # #⁄... 
ĐƯỜNG NHÁT HUYỄỀN ## — *% (1892-1988) ....258 
ĐƯỜNG ÓC LÝ PHẢN DƯƠNG CHÂU ? Jš 3* HW 


























- 
| 

II 
b 
_ 












































































































H 
s8 SN"... ng. ah 259 
6;E.Ws197.0K-.® 8m nh... 259 
GIA NƯƠNG f# ##..............................--ccccccccriererreree 259 
GIA PHONG 3š J#L.......................-25- 22c 2ccc2reerrrrrrrrrex 259 
GIA SỰ % 3®f 
GIA THÁI PHÔ BÀI LỤC % #4 # /” iÄ......... 260 
GIA THƯỜNG 3š 3 ` 
GIA TRÂN #% 2. xố... ốc 
GIA TRƯNG XẢ PHỤ #% TR ‡# 2......................... 260 
L6:P. tà 142001)10011/DTTRSRDĐ TS 0 0 260 
GIÁ BIÊN CÚ ìŠ 3# ÍJ.......................--6-cccccteckrrrkrrex 260 
GIÁ CÁ 3Š fï..................... 
GIÁ CÁ, NA CÁ 3š fñï , 
GIÁ KIÊN TIÉP TÍCH #š JÑ ‡È# 1F.. ..261 
GIÁ LÝ iš 3. ..261 
GIÀ %È........... ..261 
GIÁ 2n M6 xá t8i2 0n 0n 130000: nt01xsneiatise 261 
GIẢ KÊ THANH VẬN ff š‡ #‡ #R........................ 262 
GIÁC CHIẾU THIÊN SƯ #† F# ## lịJ.................... 262 
GIÁ HAI TT no cn t0 062101016 188t80n6e 262 
GIÁC HẢI THIÊN SƯ ## ## Xÿ fi[.......................... 262 
GIÁC HẢI TỰ #Ÿ ï§ ‡#..................................cccccecce 262 
GIÁC HOA Ÿï ‡š 
GIÁC HỒ TẬP 
GIÁC KHA ŸÏŸ lfJ....................... 22c 22s 263 
GIÁC LẦNG 5 li cóc net ntiooovSBBietttsavaaaail 263 





1085 


MỤC LỤC TRA CỨU 





GIÁC LÂM TỰ Ÿ#Ÿ ## 3£...........................---cccccccreccree 263 
GIÁC NGẠN f# j# (1286-)).. 



















GIÁC THANH Ÿ#Ÿ 3 (1780-1853)... ...263 
GIÁC THUYÊN Ÿ# ï‡ (1810-1880)........................ 263 
GIÁC TỊNH Ÿ# 3ï (1401-1479)...........................--.. 263 
GIÁC TRÍ VIÊN MINH Í# #! [B[ HỊ....................... 264 
GIÁC TRỪNG Ÿ#Ÿ ÿð (1395-1473).......................... 264 
GIẢI CHỨNG Í# ïð.................. ..264 





GIẢI ĐẠT Íf# #... 





GIẢI HỘI Íf# #r.... ...264 
GIẢI LỘ Íiế f#...................... 0. 20c 222i 264 
GIẢI MIỄN:fE 55 c:2460002981/A1100100)0A08166 g2 264 
GIẢI NGỘ Í#t †# 

GIẢI NIÊM KHỬ PHƯỢC Í# Ä 3: #®.................. 265 
GIẢI TÂM Íiể 2Ù\...................... 22225222 cceerrerrrerree 265 
GIẢI THOẠI HỘI Íf# ññï Ÿ..............................------s. 265 


GIẢI THOÁT THIÊN SƯ THÁP Í# lữ 3# fíli ##....265 
GIẢI TRÍCH Í# ‡ä.................... 
GIẢI VIỆN CHỦ Í# l# 3: . 



















GIAM MẶC #} #Ä.................. 
GIÁM CHÂN THIÊN SƯ ## 
GIÁM ĐA KHẨU ## #Z L1..............................2ccccc52 
GIẢM THỦ Bể llY các: 22:2 StitcctYS012000S2 1.1 8A. 


GIÁM TÔNG Bễ 2š (793-866). 
GIÁM TỰ ## 3£ 











GIÁN KHÍ [i| 3š............. ...267 
GIẢN CHIẾT KHÁCH ƒñ #ƒ ?%............................. 267 
GIẢN THOẠI ‡# ïfi..............................--s ccccrrerrrree 267 
GIẢN TRẠCH lÿ Ÿ#.......................... 5S ccccsrerrrrree 267 
GIẢN TRỰC lỗ Èí...........................--- 22c cccrrccrrerrrrerree 267 














GIANG HÒ PHONG NGUYỆT TẬP E J LH #‡ 
GIANG KHIÊM }T: ñ (1875-1942) 
GIANG TÂM TỰ }E 2b 3# 
GIẢNG TĂNG ïiÿ Í,....................... 052 22c ccrecrrrrerrrrerree 
GIẢNG TỊCH ïïÿ JÌẺ.........................225- 22scccrecrrrerrrrcrrex 
GIẢNG TỦ SẼ RE cá 00006000080060080000408 
GIAO GIA 2š ]J[.....................-2-©22-5<StcESEeEEerEerreerxee 
GIAO KHẨU J# 
GIAO NHIÊU J# ‡š 
GIAO QUAN 2š lãi 
GIÁO ÿf(................ s 
GIÁO CHIẾU Ÿfí ñï1......................- 5c cscteEEeEEeerreerree 
GIÁO ĐÓN CƠ TIỆM #( tï RÉ 3ï 
GIÁO HANH #f{ *# (1150-1219)............................ 
GIÁO MÔN ##f Ƒ]...........................--- c2ccccrerrrrrrrrerrer 
GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN #f ớ‡ jIJ §#........... 270 
GIÁO NHÁT TIẾT #f —- fft...............................----- 270 
GIÁO TÍCH #4 1.............. 

GIÁO TÔNG #f 2š 
GIÁO TA TỬ iBš É “ƒ.,................... 5. te EExeErxerree 271 
GIÁO TRƯ CÂU THỦ CƯỚC ! 3# %ñJ # J.......271 







































GIẤP SON ZKdÍNs::2.0620407/62012A/6)G04600 s85 272 
GIÁP SƠN TỰ 3 IÍI SẼ... 272 
GIỚI ĐÀI TỰ 7È #š 3ÿ........ ..272 
GIỚI ĐÀN THẠCH 7l J# #ï................................-.. 272 
GIỚI ĐIỆP Hổ RỆ s26 2200cysnotuiaeisaaai 273 
GIỚI ĐỊNH ? Z‡£............................-255c 2ccccrrcerrrrerrree 273 
GIỚI KHÔNG jIÈ Zš......................- 5: ccccctecxrrrkrrex 273 
GIỚI LINH jlš ##......................... ..274 







GIỚI THANH 2† ïŠ (1239-1301). 
GIỚI THÀM ?† ï‡ (1080-1148) 
GIỚI TỬ NẠP TU DI, TU DINẠP GIỚI TỬ 7Ÿ #' # 





























































































2ä 1l. 2ñ đi ẤM ?f Ý...............................e 274 
E0 0 ạ VI 00 T00 VN 274 
HA PHẬT MẠ TÔ ïƒ Í) Rš šil..........................------ 274 
HÀ DIỆP ĐOÀN ĐOÀN #7 #‡ [#l läi...................... 274 
HÀ ĐƯƠNG Íñ† ?ït........................--- 2ccccrxcrrrrrrrrrcee 274 
HÀ HIỆP f[ ‡%...... ..274 
HÀ HỮU fƒ #ï... ..275 
HÀ MÔ KHẨU Hy ## L1.. ..275 
HÀ MÔ THIÊN Hỗ lữ Ÿ#........................ 5c sec 275 
HÀ TRẠCH ĐẠI SƯ ?#ÿ ÈŠ zK lli............................- 275 
HẠ BẤÁT.E So tài 60: ÄHtoltriddloieetneoie 275 
HẠ BỒNG ƑF ÿẼ...........................--- 22c co 275 
HẠ NGỮ 'ƑF ñ#.......... ..275 
HẠC LÂM TỰ #Š ‡‡ Sẽ.......... ..275 
HẠC LÂM TỰ CHÍ #ð ‡ 3Ÿ ; .276 
HÁCH XÍCH 3# ZE........................... 2-2222 ccccerrerrrrrcee 276 
HÁCH XÍCH CÙNG ##š Zš #ï................................. 276 
HÀI CÚ (HAIKU) ‡‡ € ä# ) #J............................. 276 
HÀI PHỦ #2 ‡Ïf........................--- 22c 2 EccEEeErrrrrrrerrree 
HẢI ÂM Ÿ# l4 (1820-1885)................................ 
50.0.9151... 
HẢI CHU Ÿ# 

HẢI CHÚNG ï§ #......................................-.ccceee 
HẢI ĐÔNG ï# ï..........................--- 0c cceeerreerrree 
HẢI HUỆ Ÿ##t ŸŸ (2-11445).......................--cccccccccccreecres 
HẢI HỘI ï# #...............................-Q 2. erreree 
HẢI HỘI TỰ ï# # 3s 

HẢI LÂM ##£ Ä# (995-1065).........................--ccccccc, 
HẢI MINH Ÿ# 1H (1597-1666)... 





HẢI QUÝNH-TỪ PHONG ï# 3 3£ J (1728-1811) 








HẢI THAM ## ##..........................-2- 225 2t tErrerrrrerrree 278 
HẢI THỌ ï#t Z# (1338-1390)...............................--. 278 
HẢI TRIÊU TỰ # šj S#..........................----ccccccccccee 279 
HẢI UYÊN ï# Èi...........................---ccccccrrreerrrrrcree 
HẢI YÉN HÀ THANH ï# % J 

HÀM KHẢ Bãi "ƒ (1611-1659)......................---------: 
HÀM KIỆT J# f# (1110-1186). ' 
HÀM THỊ Eã #‡ (1608-1685).........................----5522 
HÀM TÌNH 3Ä T...........................-5cccccccreccerrreceee 
HÀM TOÁN” lỆ:.icoetsgtigitetitrERSOtitlevraevd 























1086 


MỤC LỤC TRA CỨU 





HÀM TRẠCH jỀ, Ÿÿ#.................... 2222 22ccccrerrrrrrrrrerrree 280 
HÀN DŨ f# ft (768-824)... ...280 
HÀN KHÔI 2š # 280 
HÀN LÔ TRỤC KHÓI, SƯ TỬ GIÁO NHÂN ## %ï 1# 
» JẺ81]=i113. E1... 280 
HÀN SƠN 5# IÌI 
HÀN SƠN TỬ THỊ TẬP ?š IlI 7 đ3 
HÀN SƠN TỰ 5š IlI 3£................... 
HÀN SƠN TỰ CHÍ ? IlI 3ÿ ä:.. 
HÀNH ÁI Í† ï#.........................------- 

























HÀNH BỒNG HÀNH HÁT Í7 ‡§ Ífï !W.................. 282 
HÀNH CƯỚC ƒ?' ÏjJL....................-----cs+cxetxerxxerrxerxee 282 
HÀNH CƯỚC NHÃN f† Jjj lR.............................-- 282 
HÀNH CHỈ ƒƒ IỈ-.......................2--222-2222c22zse2cvssrxesrrs 283 
HÀNH GIẢ ÍT ##f............................----222cccrsccrrerrreerrre 283 
HÀNH LÂM Í7 ‡# (910-985)...........................---ccc- 283 
HÀNH LÝ fŸ jä................. ...283 
HÀNH MÃN f7 ...283 
HÀNH MẬT Í† ïš...... ...283 
HÀNH MINH ƒ? H] (2-840).....................---cccccccce¿ 283 
HÀNH NGÔN ÍŸ' ?ï.........................-------cccecccrerrrrrerree 283 
HÀNH NHẠC ƒŸ 3Ÿ (1614-1666).....................---...- 283 
HÀNH NHÂN ƒŸ Ei.........................----©2cscccrseserserrrs 283 





HÀNH NHÂN SỰ ƒ7 A 3f 
HÀNH SƠN ƒ#ï IlI... 

































HÀNH THAO ƒ†Ÿ iïi (2-1652) ...284 
HÀNH THAO ƒŸ lï......................--- 2cscccreccrrerrrreerree 284 
HÀNH TRIỀN ƒŸ §Ä.............................--cccccccceccrrree 284 
HÀNH TƯ i0 n0 0A vo I0 vn v0 285 
HÀNH TÚ ƒff Z® (1166-1246).......................-..------:¿ 285 
HÀNH TƯ Íï7 J# (2-740).....................-cccccccccxeccrrreee 285 
HẠNH ĐẠO ƒ7 lễ 

HẠNH CỦNG ƒ†ï ÿ z 
HẠNH ĐOAN ƒ†Ÿ ð (1253-1341)..........................- 285 
HẠNH HẢI Íƒ ÏÏ#.......................-2222-222sc22zEcrrrerrrrerrrs 285 
HẠNH SÂM Íÿ #š (1614-1677)......................-------s- 285 
HẠNH SÙNG ƒ† #‡..........................-.----ccccccrrerrreerree 286 
HÀO LY MỸ THẮC % j# Rš zÈ............................ 286 
HÀO NGOA ẵš ïfL...........................05- 22c crerrrrrrrerree 286 
HẢO Íƒ (k. ng)..... ..286 

























HẢO KHÁN ##ƒ #.........................----. ..286 
HẢO NHỤC UYÊN SANG #ƒ lÄ | jš ...286 
HẢO THÁI #ÿ Š⁄....................... 2-2222 2 zc22EEcrrrxrrrrrerree 287 
HIÃO TRỤ [bán sehtslessbidaoAexaisie 287 
HẠO GIÁM Si Š#.................................Ặ ccSicceereree 287 
HẠO XIÊM Ñä‡E..............................-. Lee. 287 
HÁT Đá. T kẻ :2622x540600601521/008aasl 287 
IPESH TT An 7 hn.. 287 
HÁT HỎA !ỷ 2k... ...288 
HÁT PHẬT MẠ TÔ !#j {ÿ lý š[l............................. 288 
HÁT THAM lữ 4.......... 

HÁT: THƯỪC B7 1i tnecseirtoorvoitttotaoaredeai 








HẠT LŨ SINH lfš M# ZE.................................----5ccccS2 289 













HẠT LƯ lš Bặ.... ..289 
HẠT NGÓC TỬ lš Z # ..289 
HẮC DIỆN BÀ LA MÔN ## ïñj 3 ## Ƒ]................ 289 





HẮC ĐẬU PHÁP !§ #Z ÿ#‡ 289 
HẮC ĐẬU VỊ SINH NHA THỜI 
HẮC LUÂN THUẦN !# lñ / 

HẮC MẠN MẠN ] 
HẮC SƠN # IlI 





























HẮC TÁT CÔN LÔN DẠ LÝ BÔ 















HÀNG THÔNG lfí ii (834-905).......................-.--. 291 
HÂN NGỘ | †# (1337-1391)............................--.. 291 
HẬU CƠ để ĐÃ. 0 10 012601xedcevl csetE 291 
HẬU GIÁ ‡# 38....................... 2252 22c EcErrrrrrrrrrrree 291 
HẬU TÉ Í4 Eš.... ..201 
HẬU TỬ 1# ' ..201 
HỆ LƯ QUYÉT # lš lj/.... ..201 
HỆ NAM £ H (1050-1094)........................----c5ccc22 292 
HI DI TÂU RE †â $E...........................-.-cc2cccccccrceccee 292 
HÍ HẢI NINH LONG, MA THIÊN TUẦN CÓT J§Ÿ # 
8110 sẽ"... 292 







HIỀN KHOAN Ÿf ?Ÿ# (2-1326)... 
HIẾN GIÁO ĐẠI SƯ ## # X Hi. 


HIẾN TÔNG KÝ 8ä 2š ñu......... ..292 
HIẾN TỪ 8i 3“ (1888-1955).................................. 292 


HIẾN THÁNH TỰ jfi #1 s? 
HIẾN THÔNG TỰ i# 3ñ 5? 
HIẾN THÔNG TỰ ĐÔNG THÁP Ÿïi ìlf 3# ?ïj 1š ..293 
HIẾN THÔNG TỰ VÔ LƯƠNG ĐIỆN NỘI THÁP ÿñi 
Ìf sf #t 3# KẾ [N EE................. reo 

HIẾN VĂN ##i # (1856-1909). £ 
HIỆN LƯỢNG HÏ ñï......................... o2 5c ccccrrcrerrcrx 
HIỆN QUANG ii 3: (2-1221).........................-----5-52 


HIỆN THÀNH li JẦ...........................--22cc re 











HIẾU LIÊU fš ƒ' (685-745)..........................-----c---cc+ 
HIẾU THÔNG lễ 3l (?-1030)..............................--- 
HIẾU VÂN lš #š (1913-?)...... 
HIẾU VINH l#š #š (920-990)... 
HÌNH SƠN 7/É : 
HỌC GIẢI ## Ífÿ.......................- 22s 2 scEEcEEErrrrrrrerrree 
HỌC TƯỢNG ##' ƒ£...........................----©5c©ccccsccxccrecree 
HỌC UÂN ##* ##t (1613-1689)............................--.. 
HOA ĐÌNH TỰ ‡# ?# 3£..............................- re 
HOA LÂM TỰ ## ‡* #...........................-.cccecrerrree 
HOA NGHIÊM TẠNG ‡# ñ# ÿ# (740-835)............. 297 
HOA NGHIÊM TỰ ## lš ##................... ° 
HOA NGHIÊM THÁP ## ñ# #‡........................-----: 
HOA NGHIÊM VIỆN ## ñ# lữ................................ 
HOA PHÁCH ## E#..............................-- co 















































1087 


MỤC LỤC TRA CỨU 








HOA PHONG SƠN CHÍ ## l# Il| äš:........................ 298 
HOA TẠNG HẢI THẠCH THÁP ## j# ÿ# †ï ‡# ..299 














ElOA;CH:2E.sinn 05668140512 2602401::0 coava0i 
HÓA MẪU Â‡ f] 
HÓA TƯỜNG ÍÈ. ÈÊ (1866-1922). ' 
HÒA HÒA Ẩll ẨlL....................-.2-225c2CEcc2EEEteErersrrerrree 
HÒA HỢP.........................-2-2222222222E1222211 22112211... crrer 
HÒA LA PHẠN II ## 8W... 
HÒA NAM #l Rïi.......................---- 
HÒA NÊ HỢP THỦY ÃlI }# 2t 7ZK.. ở 
HÒA PHU THIẾU MIÉN #II #k 3 #fñ....................... 301 
HÒA QUANG HÕN TỤC Äl %: 8 {8.................... 301 
HÒA SƠN § IỈL...........................------c52 

HÒA SƠN ĐỨC PHÔ Ẩ I1Ì¡ f§ ‡£ 
HÒA TANG TRÓC BẠI Äï ii ÿ Rừ...................... 302 
HÒA THANH TIỆN ĐÁ #lI # {# ‡[...................... 302 
HÒA THƯỢNG TỬ #lI Ìj '...........................-------+ 302 
HỎA BẢNG % ]§ 


























HUIA DỤ 2, )0 toi; 242bigptlabdsdSabjpass4tAbissi 
HỎA ĐẦU 4k BŸ1....................... 5C te Hee 302 
HỎA LÝ TỨC LIÊU THÔN KHƯỚC HỎ + 3 l§ l# 







HỌA BỈNH SUNG CƠ Ãï #†‡ ?š 6É 































HỌA DẠNG KHỞI MÔ ïR ‡š ## |#........................ 303 
HỌA HỒ THÀNH LY đi ÿš Jỳ 3f...... ..303 
HỌA LONG ĐIỀÊM TINH ẩï jÊ §h H ..303 
HỌA XÀ THIÊM TÚC ïR #È #§ A'........ ..303 
HOẠCH THANG LÔ THÁN ## 3 JIÑ #................. 303 
HOÀI CẢM | ÿ........................ Q22 ni 303 
HOÀI HẢI †š ï# (720-814)... š 
HOẠI HAI} Đo n0) cá: TU 0G J2 Blog vven VÀ 
HOÀI HUY !# lf (756-815)..........................-----ce. 
HOÀI HỰU †# š#............................--- 22ccccrecrrrrrrrrrerree 
HOÀI KHÔNG ‡# 2š (704-787).............................. 
HOÀI NHẠC †# !ñ........................ 

HOÀI NHƯỢNG †lÈ šš (677-744) 

HOÀI SỞ †š ‡#.........................- 0c ccctreerrerrree 
HOÀI SƯỞNG †# lít (1120-1195).......................... 304 
HOÀI THÂM †‡# ## (1077-1132)............................. 304 
HOÀI TÍN †š fš (1280-1357)... g 
HOÀI TRÚ ‡# 1........................... 2-0222 re. 
HOÀI TRUNG T JE.........................2 22c cceccrrrrerrrerree 305 
HOÀI UÂN !# #ÿ............... ..305 
HOÀI VỊ ‡# ‡Ä (1317-1375). ..305 
HOÀN Ìï (k. ngị...........................c-cccccceccrkerrrrrcerrree 305 
HOÀN CỔ VỊ LIÊU HOÀN KIM ĐÁO LAI 38 1 
G0 mẽ ma... 305 
HOÀN PHÔ ï# †£.......... ..305 
HOÀN SƠN LỤC ï# tÌỊ ##................................----22 305 


HOÀN THA Ì {fÙ,........................--- 22ccccrserrrrerrrrrrrree 
HOÀN TRUNG lẩ ![! (780-862) 
HOÀN TRUNG HƯ BẠCH #š !| 
HOÀN TRUNG THIÊN TỬ, TÁI NGOẠI TƯỚNG 




















QUÂN li th % Ƒ 3š 2k i# Âf............................... 306 
HOÁN CHUNG TÁC ỦNG l# #š {E # 

HOÁN NÔ TÁC LANG H§ 1# {E lự................ 
HOÀNG BÁ ĐOẠN TÉ NGỮ LỤC #ï fš li ÉZ šE 


HOÀNG BÁ HỖ THOẠI Ÿ?# 3š JE ïĩ.. 
HOÀNG BÁ SƠN ## RÈ III..... N2 
HOÀNG BÁ SƠN CHÍ ##‡ Eš Il\ 3§......................... 307 
HOÀNG BÁ SƠN ĐOẠN TÉ THIÊN SƯ TRUYÈN 














































TÂM PHÁP YÊU # ‡È Il¡ Ef Z # ft ft 4à 3š #2308 
HOÀNG BÁ THANH QUY ## 8š †ïƒ ##.................. 308 
HOÀNG BẠCH KHÍ VẬT # ƒ1 3# #/J.................... 308 
HOÀNG BẢNG THỨC 3# #ÿ zŸ............................. 308 
HOÀNG DIỆN LÃO TỬ #š liï 

HOÀNG DƯƠNG MỘC THIÊN #† # ® X#......... 309 
HOÀNG ĐẦU Ÿ#Ÿ HŸ,...................áccccccteecreerrrey ....300 
HOÀNG ĐÌNH KIÊN 3# J# E# (1045-1105).......... 309 
HOÀNG ĐOAN BÁ ##‡ ðñ {ñ (2-1645)................... 309 
HOÀNG KIM ĐẢM TỬ THIÊN QUẦN TRỌNG ?# 
¡ni x76 ốẽố.ốẽ  ẽ 310 
HOÀNG KIM TRẠCH Ÿ## 4 *È ....310 
HOÀNG LONG ĐẠT Ÿ# Ïš Ì#................................ 310 
HOÀNG LONG HUỆ NAM THIÊN SƯ NGỮ LỤC 3# 
RE #l Ei 3š Hi šE Ê#..................... Hee 310 
HOÀNG LONG HUỆ NAM THIÊN SƯ NGỮ LỤC 
TỤC BỒ ## ïš Äï tí X# ñhị š ## #i 3MĐ.................. 310 
HOÀNG LONG SƠN ## ï£ IÌI s82 39 
HOÀNG LONG TỨ GIA NGỮ LỤC ?# ïš JH 3 š# $¡ 




















`... ẽẽ.ẽ..ẽ.ẽ.ố 311 
HOÀNG MẬU LÂM ##‡ 7# $R (2-1933).................. 311 
HOÀNH BỆNH # ÿŠ..............................-- 5c 311 
HOÀNH CAI THỤ QUÁT # 3% 5# ‡#.................... 311 
HOÀNH ĐẢM TRỤ TRƯỢNG ÿš ‡# ‡} ÿl........... 312 
HOÀNH MIÊN THỤ TOẠ l# ñ E4 4⁄ ....312 
HOÀNH NIÊM | ‡ï...........................Scccccccccrrrerrree 312 
HOÀNH XUYÊN j# JI|.........................------ccccccscrsccee 312 
HOÁT HOÁT #8 Ÿ8............................--22-ccccccerrererrrcee 312 
HOÁT NHIÊN ## #Ä........................---522-ccccccrrrerrree 312 
HOẠT CÚ, TỬ CÚ ï# #J ZÉ 4. Ñ 
HOẶT. KT ã si 0120401201 Skexlsa\EsaMesiNo 
HOẠT NHÂN KIÉẾM ï#' Ä jậi...........................-.-- 
HOÀNG BIỆN jj 3}......................... 

HOÀNG CHIẾU ĐẠI SƯ #2 RR % Í. 

HOÀẰNG CHÚC 3/, ##t (610-1683)........ .313 
HOẰNG CHỨNG #⁄ ïŠ (1588-1646)...................... 313 
HOÀNG CHƯƠNG jj| T#...................-2cccccccsrrece 
HOÀNG ĐÀM jj #‡ (1602-1671). .. 
HOÀNG ĐẠO jJj, TỂ,..................... c2 





1088 


MỤC LỤC TRA CỨU 





HOẰNG ĐẠO ĐẠI SƯ 1/ 3# 2 ÑÍ]........................ 313 
HOÀNG GIÁC ĐẠI SƯ 1⁄ ## 2% Hi... 





HOÀNG GIÁC TỰ THÁP 3; $ï 3# #‡.. ...314 
HOĂNG GIÁO ĐẠI SƯ “ # 2% Ñị....................... 314 
HOÀNG GIÁO ĐẠI TRIỆT THIÊN SƯ 7/ ‡#t + fñủi X# 
7=... 314 
HOÀNG KÉ 3j/ ## (1605-1686).........................------ 314 





HOÀNG LỄ 3⁄ `0 bai 








HOÀNG NĂNG 1⁄ § ...314 
HOẰNG NHÂN 7, #1............... ...314 
HOÀNG TÁN / ## (1611-1685)............................ 314 
HOÀNG TẾ ĐẠI SƯ 3/ 3#‡ 2 Hli......................----c¿ 315 
HOẰNG THÁNH ãj/, ## (1581-1658)...................... 315 
HOẰNG THÀNH ãj, Jš (2-1641)............................ 315 
HOÀNG THỪA 7⁄ 3K Ú hEiBP), "` 315 
HOÀNG TRÍ THIÊN SƯ 3; #† #ï fiỊ...................... 315 


HOÀNG TRIỆT 7 Íẩi (1588- len) 
HOẰNG TRỮ 3/ ñ# (1605-1672)... 
HOÀNG TỪ QUẢNG TẾ TỰ TÂN CHÍ 3, #& 
im mẽ... 
HOÀNG VIÊN Bà 1H)(158121643) xeanssoneeso 
HÔ PHONG KHIẾU CHỈ Iƒ J& tt ‡§..................... 
HỒ BỈNH ll #Ÿ...................... 0 cs HT 1x xe. 
HỖ LOẠN ở] ñiL.......... 
HỖ NGÔN HÁN NGỮ ï]  # š8. 
HÒ THÍCH ñj 3 (1891-1962)...... _ 
HỒ QUY BỊ Đỗ tái co bia li 060g dd ii 
HỘ:THỂ BH 2c yeu sovSaebssavrvdei 
HỖ TÔN ïŸj ƒÃ..........................----c-c¿ 
HỒ BÀO ĐỊNH HUỆ TỰ JE fll #& ¡ 
HỒ BÀO ĐỊNH HUỆ TỰ CHÍ J# ff D 5 




















HỒ KHÂU THÁP /# íí. ##......................-----cccsccez 
HỒ KHÂU THIỆU LONG THIÊN SƯ NGỮ LỤC J# 
HD ÁO Kế ẤP HÌ: BE Đo 4c clVAoh it sen AantrevalVAd 318 
HỒ KHÂU TỰ J ff Sẽ...........................----©cccccccccsres 318 
HỒ THỊ ‡# R‡..................... 























HỘ LÝ NHẬT MÃN 
HÓI AM líỹ 
HỘI CƠ lÑ 








HỘI PHU 








=3... ốc 320 
HỘI THÔNG ## ï (780-860).........................-------s¿ 321 
HỘI THƯỢNG ® I- nh 
HỒN 1201 0ynsa 24g gel sn0isssaaatsk 


HỘI THIỆN TỰ # 





HỒN LUẬN Ÿ‡ ?#.................... ác tre 




































HỎNG ÂN ÿt ....................... ác nay 322 
HỎNG CỨU ?§ 
HỎNG CHÂU T 
HỎNG HỎNG !| 
HỎNG HÒNG II 



























































































































































mm... l1 E0 HẠNG 9 0 XIN, 322 
HỎNG NGHIÊM ÿ‡t f# ..323 
HỎNG NHÂN ÿt ñ#.......................... ..323 
HỎNG NHÂN THIÊN SƯ }t Z 3X fii ..323 
HÒNG NHƯ ÿ‡ #f (1592-1664)........................---.- 323 
HỎNG PHÚC TỰ ÿ# 3i SẼ..........................---cccccccccce 323 
HÒNG QUÁ ĐẠI SƯ ÿ‡ 8 ^ ÑíỮ........................... 323 
HỎNG QUY ÿ#‡‡ iji........................ Q05 2tr 323 
HỎNG SƠN BẢO THÁP ÿ‡ Il| 3ï ##...................... 323 
HÒNG TẾ ĐẠI SƯ #}‡ ÿ ® Bil............................--- 324 
HỎNG THỌ }! #j................... 

HỎNG TIỀN ÿt 3Z.... 

HỎNG TIỀN ÿ‡ 3È 
































HỎNG TRIỆU J‡ ## (1586-1632).......................... 324 
HỎNG XUÂN BÌNH ÿt R# FƑ 
HÓT HÓT ĐỒNG ĐÔNG [ ¡ 












































BI số. ốc 

HT LUÂN THÔN TẢO J2 

HỢP 3 

HỢP SEN C THUYÈÊN 3 lñj Ñl : 
HỘP, CAN co tt6 de can S061 is2uel 325 
HỢP ĐẮC v ` `. .ẻẻ.ố..ẽ 325 
HỢP ĐẦU 2 ĐH si 00000066 610011001A66 2000 T0 6 E0 325 
5181115E. S00... .ẻ 325 
I5I0)159.Wk 2 ST N n ".. 325 
HỢP THỦ KHẨU lý 

HỢP THỦY HÒA NÊ 3 7 _ 
HUỆ AN Ÿï 3# (582-709)......................-s cccccrreerrrcrer 
HUỆ CĂN ÏŸŸ ‡§q......................à.. Q0 nHnerrey 
HUỆ CẦN Ÿï ## (1059-1117).............................---.. 326 
HUỆ CẦU ŸŸï #R (2-913)...........................cccccccrecerre. 326 
HUỆ CHIỀU Ÿï f8 (285-1313) cnaaibsikesonste 326 
HUỆ CHIỀU THIÊN SƯ Ÿï f 3# lii...................... 326 
HUẸỆ CƠ Ÿš RÉ (1603-1668)........... 








HUẸỆ CUNG Ÿï 2š (820-903).. 
HUỆ CƯ Äš j#..................... N 
HUỆ DUNG ŸÏ ïfi............................ 55c se cccrerrerresree 
HUỆ ĐÀM Ï# #‡ (1304-1371).............................-.. 
HUỆ ĐẠT Ÿï 3# 
HUỆ ĐỊNH ÃSï „ (1310-1378).........................-..----. 
HUỆ ĐÔNG Ÿ# Ïj.......................---225c2222cccrrrrrererrrcee 
HUỆ GIÁC # #...............................- 2 .-.cceeree 
HUỆ GIÁC BẢO THÁP ## #† ? 1 ụ 
HUỆ GIÁC ĐẠI SƯ Ÿš #† 3 TIẾN G1 
HUỆ HẢI ‡ï ## 
HUỆ HUY Ÿš liế (1097-1183).......................-----ccccs+ 

















MỤC LỤC TRA CỨU 





HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 





Ệ HỶ Ÿï í (1564-1639).......................-...cccccccee 327 
Ệ KHẢ ŸŸ HƑ (487-593)... 
Ệ KHAI Ãï Bï (1183-1260)... 
Ệ KHÔNG ĐẠI SƯ ## 2š 2 
Ê 'KIEMI SE 8Ì! càct0562906 2t G2401 0 eo se 
Ệ KIÊN # #..................................--.iiei 
ẸKINH Ã # 
Ệ LÃNG ẵï B 
Ệ LĂNG 3ï š (854-932) 
Ệ LIÊM Ÿï jf 
Ệ LONG ŸZï 
Ệ LUÂN Ÿï la 
ÿ MẦN đŸ ïj........................... or. 
MẠNG Ÿf 
MINH Ÿï ! 
MINH ĐẠI SƯ Ä‡ H %4 Ñli 
MINH THIÊN SƯ Ÿ## HỊ X# 
MỤC #ï 

NAM ŸŸš R (1002-1069). n. 
NĂNG ŸŸ #É (638-713)....................... co. 330 
NGỘ THIÊN SƯ Ÿš †# X fif 
NGUNG ŸŸ ii (860-930)..........................-.--- 330 
NGUYÊN Ÿï 76 (1037-1091)......................... 330 
NGUYỆT THIÊN SƯ 3f H 3# fiỊ 
NHÂN CAO LY TỰ CHÍ ## DỊ ri ÊR # # &: 
T2 0 cán ho T00 020/02 330 
Ệ NHÂN TỰ Ÿï BỊ 3£............................--cccccccerree 331 
Ệ NHẬT Ÿï H (1272-1340).......................-.----- 331 
PHONG s21 VD VÀ 331 
PHƯƠNG 7N bá xnca ng Eseasaesseessf 331 
Ệ QUÁN Ÿï Ñq................................iiei 332 
QUANG T Đ:.s.. áccatscdbotrteeaeae 

Ệ QUANG ##t 3%: (1888-1967) 
Ệ QUẢNG Ÿï Jš (1576-1620) 
Ệ QUẢNG ĐẠI SƯ #f j 2k 
Ệ SẢM ï ñl (1372-1441)...........................-..---. 332 
Ẹ SINH ẵï 7E (?-1063)..........................----ccccccce- 332 
Ệ SÙNG THIÊN SƯ THÁP Ÿš $# X# li #‡ 
Ệ TÀI # 2Ÿ (?-1570)..............................-.c-c-cc.ceee 333 
Ệ TẠNG Äï j#š 
Ệ TẾ THIÊN SƯ Ÿ#f * Xi li. 
Ệ TẾ TỰ 8ï # %................ s 
Ệ THANH Ÿïï ïÏ (8&85-960)..........................----- 333 
Ệ THÀNH Ÿ#f ijŸ (941-1007)..........................----- 334 
Ệ THÁNG Ÿf J (thế kỷ V).............................--- 334 
Ệ THÂM #3 #............................-.ciiei 334 
Ệ THIỆP Ÿï # (741-822)..............................--..- 334 
Ệ THÔNG Ÿ# ïf (1431-1501)............................ 334 
Ệ TỊCH Ãïš Z (814-890)...... s 
Ệ TÍNH Ÿ#š ‡‡..............................--2.c-cccerierriee 334 
Ệ TỈNH 8 4..................................................- 334 
Ệ TÔNG ÏŸï 2š 
























ii... 





























4mm n +ñ + + tr trị tD +ñ tñ ñ 





























ZS 













































































HUỆ TRÍ R #:s: 00002002122 4010016 668 334 
HUỆ TRIẾT 3Ÿ #ƒ (765-846).. ..334 
HUỆ TRIỆT Šï fÄ............... ..335 
HUỆ TRUNG ŸŠ ïÖ...................................-.ccccececee 335 
HUỆ TỪ Ï# #‹ (800-872)......................-.ccccccccccccccee 335 
HUỆ VIÊN Ÿ#š [B|..........................---©22cc2cEEzcErrrrrrrrrrrrree 335 
HUỆ VIÊN Ÿ# 3# (1103-0076).............................---- 335 
HÙNG BIỆN PHÁP SƯ ĐẠI TỊCH THÁP ## ðÿ # fíl 
` 

HÙNG NHĨ SƠN Íš H IÌ!.. 

HUYỀN BẢN # 2š.......................- 2tr 
HUYỀN CƠ #% lẾ (645-720).......................-cccccccce. 336 
HUYỀN CHỈ #  Ei.............................------ccccccrrerrrrrcee 336 
HUYỆN ĐÔ # $È.......................-2 225cc tre 336 
HUYÊỀN GIÁC # Ÿ (665-713)..........................----. 336 
HUYỀN GIÁC ĐẠO SƯ #%  ?# 3š fị[...................... 337 
HUYỀN GIÁM #% ##..................... ..337 
HUYỀN LỮ * {i..... ..337 
HUYỄN NGỘ THIÊN SƯ # †# X# fiJ ..337 
HUYỀN NHAI TÁN THỦ ## R‡ Ÿj T-.................... 337 
HUYỄN NHÂN # Ä........................--cccccccrrcerrrcee 
HUYỀN NỘT #  ï# (878-960)...........................---2. 
HUYỀN PHONG # l# (1266-1349)....................... 
HUYỀN QUANG # % (1254-1334) 

HUYỀN SA SƯ BỊ THIÊN SƯ NGỮ LỤC # ?} Ít f 
Nïj E5 8n... 338 
HUYỀN SA SƯ BỊ THIÊN SƯ QUẢNG LỤC *% } lfl 
L8 800 1 8m ...ố.ốố.ố..ố 338 
HUYỀN SÁCH # ?#...........................----cccccrrrerrrrcee 338 
HUYỀN TẮC # Rl|........................225c2222222Ecsrrrrrrrrcee 
HUYỄỀN THÁI % 2 

HUYỀN TỊCH ĐẠI SƯ #% 3ï % lfl........................ 338 
HUYỀN TÓ *% 3# (663-752) _ 
HUYỀN TÔNG # 3š..............................----2cccccecerrecee 
HUYÈN TRÁCH *% lổẰ..........................---2cccccrecerrrcee 339 
HUYỀN ỨNG * JÈš (910-975)...........................---.. 339 
HUYỄN ÂN #J Fã........................--2ccc treo 339 
HUYỄN CƯ #jJ j#ể......................225-222cc 2 SE Ecrrrrrrrrrree 339 
HUYỄN KHÔNG #jJ ?%š.........................----2cccccrscsrrecee 339 
HUYỄN TRỤ AM THANH QUY ⁄J ft Ƒš ï# #ủ...339 
HUYỄN TRỤ ĐẠO NHÂN ⁄ZJ fÌ iš A... ..339 
HUYÉT MẠCH íÍL JlÉ........................-. ..339 
HƯ CÓC ## 33.........................-.-25c ccScErerrrrrrrrerrree 339 
HƯ CHU J8 7l† (1196-1277)....................------ccccscs2 340 
HƯ DUNG ĐẠM BẠC j§ it # ÿ........................ 340 
HƯ ĐƯỜNG [ ?#......................... 225cc 340 
HƯ ĐƯỜNG HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC /š 3# II f 
SH n0 800 Án Ông: xo lAnttiftvVEfjcsdfftrecsafease 

HƯ ĐƯỜNG TẬP /ÿ 3£ #‡ _ 

HƯ HUYỄN TỬ [lš #J 'Ý.........................-----ccccsccsccee 

HƯ NIẾT QUÁI J ## †#...............................-----cc. 

HƯ SINH LÃNG TỬ ÿ# 7E ìÈ ZE 








MỤC LỤC TRA CỨU 





HƯ VÂN ƒ# #š (1840-1959).........................cccccccce. 340 
HỨA KHẢ ï† nj 
HƯNG CÔ ft †! 
HƯNG HÓA TÒN TƯƠNG THIÊN SƯ NGỮ LỤC ## 


































































+. †¿ 3§ Ti HịỊ ñR sk "...ố... 341 
HƯNG HOÀN ## Z# (1634-2)........................-----cccce¿ 341 
HƯNG LONG  # (1790-1865)...........................- 341 
HƯNG PHÁP ĐẠI SƯ # ‡ X HíỮ..... 341 
HƯNG QUÓC THIÊN TỰ ## Bị ## s.. ...341 
HƯNG THÁNH QUỐC SƯ ÿ# #1 Jđj lii........ ...342 
HƯNG THÁNH VẠN THỌ TỰ ## #1 #ÿ ? 3?.....342 
HƯNG TRIỆT fñ ft (1635-?)........................----55c: 342 
HƯNG TRÙ ## fŠ (1639-1695)........................-c-ce. 342 
HƯƠNG HẢI ## ft (1628-1715)............................. 342 
HƯƠNG HẢI TỰ # ï# #ÿ£............................... 343 
HƯƠNG NGHIÊM TỰ # l#i S?............................. 343 
HƯƠNG NGHIÊM THƯỢNG THỌ ..343 
HƯƠNG NHAM TỰ # j# %...... ..344 
HƯƠNG NHAM TỰ THÁP Zš j# Sỹ J ...344 
HƯƠNG SƠN TỰ Ÿ IÍI Š#..................................... 344 
HƯƠNG TÍCH TỰ # đẳ 3Ÿ............................----..-- 344 
HƯƠNG TUYỀN TỰ # 1# $Ÿ................................ 344 
HƯỚNG TD] 80a 680102/49 522000 iaAiaxne 345 
HƯỚNG CA SA HẠ llJ 3# 3⁄2 F ..345 











































































HƯỚNG HỎA lñJ 2... ..345 
HƯỚNG KHỨ lñj 3:... ...345 
HƯỚNG LAI [ñJ Z‡£...........................2-2222-22csccccsscrerres 345 
HƯỚNG THƯỢNG NHÁT LỘ Íñ| E: — W#........... 345 
HƯỚNG THƯỢNG QUAN LIỆT lñJ _L- lãi ‡⁄*....... 345 
HƯỚNG THƯỢNG TOÀN ĐÈ IñJ E: % ÿš........... 345 
HƯỚNG THƯỢNG TÔNG THỪA lñJ E- 2š 3E.....346 
HƯỚNG ĐƯỜNG ## ï#............................... re. 346 
HỮU AM: 18060012008 00022La08U2U99ảđ 346 
HƯU PHỤC Íƒ£ & (2-943).....................-------cccccccccc 346 
HỮU CHƯƠNG #ï ®ï (§80-950)............................ 346 
HỮU DUYÊN ' ###......................---ccctectetrerrerree 346 
HỮU HUYỄN ?# #jJ......................--- 225 ccscccrerrrerree 346 
HỮU MAI #ï i# (1286-1366).........................-.------ 346 
HỮU QUYỀN # l# (2-1180)...... ..346 
HỮU THẬM GIAO THIỆP # #: 3 È ..346 
HỮU THIỀM # HỆ . ...347 
¡5 [01 88D 0U TP NON HC HE PIN NT 347 
HỰU DÂN TỰ fñi Rẻ #Ÿ.............................s-cccccccreccree 347 
HY BIỆN #Š Ÿ#........................... 0-2 2S ni 347 
HY LĂNG #Š # (1247-1322)......................---c:-c-e+ 347 
HY PHÙNG 3S cu 6920125061 y St aocuieyoatana 347 
HY TÂU THIỆU ĐÀM THIÊN SƯ QUẢNG LỤC 3Š 

E £H #ý TH BỊ JR $................... à Q QQ TH reerrec 348 
HY THIÊN ## 3Í: (700-790)......................---.---c-ce. 348 
HY TỨ Hộ Öj (1110- II) SN "na 348 
HY VẬN ấ# š# (765-850)........................---ccccccrreeerree 348 









KÊ PHONG TỤC DIỆM Ñlt l£ đi 





KÉ ĐĂNG LỤC ##í ; 
KÉ THÀNH ## J/È 
KÉ TRIỆT 
KÉ VÃNG KHAI LAI 4 




















KÉT GIAO ĐẦU TH bi BE N nh 350 
KÉT THIỆT ấñ# ïT.............................----22-22ccccccreerrreceee 351 
93440197. 1N TA... 351 
KHẢ CHÂN TỰ lỆt (0-1061) cienseilceuaaseabsadi 351 
KHẢ HOÀNG 

KHẢ HƯU Tƒ 

KHẢ HUÂN Hƒ 

KHẢ LẬU TỬ nỊ 

KHẢ QUÁN TỊ # 

4...0. TT“... 352 
KHẢ THẬP Tƒ {|' (1298-1368).......................------ 352 





KHẢ THỌ nƒ ‡# (1307-1375)... 
KHẢ TÍCH HỨA TỊ †# ï†... 













































































KHẢ TRUNG TỊ fR................ ..353 
KHẢ TÙNG Tƒ ƒ# (1420-1483)..........................----- 353 
KHẢ TƯƠNG 'ƒ 3l (1206-1290)......................---.- 353 
KHẢ ÚY n[ 8 

KHÁCH ĐÀU HÀNH GIÁ #% ðñ f7 ##.................. 353 
KHÁCH TÁC ## Íƒ.........................-----:--+ccccsrreerrrrcee 353 
KHÁCH TRẦN ## ƑŠ.........................---2ccccrrcerrrerrree 354 
450.V0::5 10 1Ẽ TT nan ..ốaố.ố 354 
KHAI CHÂM ïÏ[ ÿŸÄ..........................---©22cc2ccscerrrrerrrcee 354 
KHAI DIỄN ï{ l.........................----©22cccccccrrrererrrcee 354 
KHAT ĐỤC B3 ái 6000218E600000A88864 
KHAI ĐƯỜNG lïŸ 3”...........................----cccccccreerrrrcee 
KHAI HÓA TỰ lï| {È, 3ÿ ..........................------c-z+ccsc-e- 
KHAI HUẸ lñ 5ï (1824-1906) 

KHAI KHẨU KIÊN ĐẢM 

KHAI KHOÁCH Ïï] Rặt............. _ 

KHAI LÔ lï| Mặ........................ Đ 

KHAI MINH THIÊN SƯ | HỊ X# fíJ..................... 356 
KHAI NHÃN KHẠP THỤY li lR lãi lỹ................. 356 
KHAI NHÃN MY NGỮ lïj l ## ïïi....................... 356 
KHAI NHÃN NIỆU SÀNG ñ ïlR J# 3 ................. 356 
KHAI NHÃN TÁC MỘNG ïj lR {E 3#.................. 356 
KHAI PHÁP Bï[ .............................-25222cccccrrrrrerrrrree 356 
KHAI PHÚC ĐẠO NINH THIÊN SƯ NGỮ LỤC ïj 3 
Ìl it Eặ Hi šB ?%................... .. Q.HHrrerey 356 
KHAI PHÚC TỰ | 3# 5Ÿ (80)................................ 357 


1001 


MỤC LỤC TRA CỨU 








KHAI QUAN li lãi..............................---cccccccccccccee 357 
KHAI QUÝNH ïj ïJ (1634-1676).. ..357 
KHAI SĨ lä -E.............................. ...357 
KHAÁT SON Ti H6 c:cc:ccxsaistttixavttENhotieaayee 357 
KHAI SƠN LÃO ĐIỆN ñ !l\ 3Š: J&........................ 357 
KHAI TÂM NHÃN ïj :Ù ÏR...............................----c22 357 
KHẨẢI THỊ BÃ 21 u6tx2xoggtrtuissnditaeseobiaa 357 


KHAI THỊ NGỘ NHẬP ïj zR †# ^.... 
KHAI THIỆN TỰ 3£ 3# 








KHAI TIÊN TỰ Bï 2E Sẽ... ..358 
KHÁI CÔ LỤC ##t 1 $##*........................----ccccccccecrres 358 
KHẢI THỈNH ft ŸŸ...........................2 225 cccccrrrerrrerree 359 
KHÁM ÏŸj,.......................225222222212221...eerrrerree 350 
KHÁM BIỆN ŸJ) ÖŸ...................... 05s ccccccreererrerrer 359 
KHÁM PHÁ ÏŸ} ïjŸ.......................-- 22s 22ccccrecrrrrrrrrrerree 359 
KHÁM QUÁ ÏŸj ÌÄ...................... 22s 2 cEEcererrerree 359 
KHÁN #ï.............. ..360 






KHÁN ĐÃI # f#. 


KHÁN HẢO TINH THÁI #ï #ƒ Jï ..361 
KHÁN KHÁN #'ï #ï.........................---2--2cceccrrerrrrrerree 361 
KHÁN THOẠI THIÊN ##ï ïñ ïï.............................. 361 
KHÁNG HÀNH ÿÿÏ ƒƒ.........................----22cccccrscsrrecrres 361 
KHÁNH CHƯ ÿ/# ?# (807-888) ............................... 362 
KHÁNH HỶ J# '# (1066-1142).. ..362 






KHÁNH KHOÁI J# ‡t...... 







































































KHÁNH KHOÁI BÌNH SINH J# ‡t *# ...362 
KHÁNH LONG J# Í#............................-----ccccccccerrecrree 363 
KHÁNH THÔNG J# i#f........................--2ccccrecrrrrerrer 363 
KHÁNH TÚC J# jï†.............................---- 2cccccreerrreerree 363 
KHÁNH TƯỜNG J# ‡Ÿ.........................----©ccccsccecrree 363 
KHÁNH VÂN TỰ /# #š S£............................--ccccccree 364 
KHẢO T86 00000 2014080031600 0g 
KHẠP THÙY HÁN li lữ ÿZ....... 

KHÁT LỘC CHI TƯỞNG 3 Jÿ 2 #ñ...... 

KHÁT LỘC SÁN DƯƠNG DIỆM # J#. 2 l2 ‡4 .364 
KHẮC CẦN 7# #J (1063-1135)...........................-... 364 
KHẮC DO PHẢ NẠI 1£ tị [f fWŸ........................... 365 
KHÁC ĐÍCH #{ ffJ 

KHẮC KỲ THỦ CHỨNG #l JJ| E⁄ ïð.................... 365 
KHÁC PHÙ 7# #Ƒ............................ 

KHẮC VĂN 1z 3% (1025-1102) 

KHẲNG †Ÿ............................ 

KHẲNG TRỌNG †Ÿ 1E............... 








KHẨN TIỂU THẢO HÀI '# tí 
KHẨU THÍ ế gui 2suit5si52 2á axoos6sisdynsesao site 
KHẨU ĐỊCH Ÿï[| lỗ............................2-©225-22cscccreesrreerrre 
KHẨU KÍCH HỊ] Ÿ#t......................... 2-2225 ccscccreerrreerree 
KHẨU KYHTIFEE. 2c neittxccataintsttvda0t0tecoVae 
KHẨU PHÁT HỊ! ặ£.................. n 
KHẨU QUAN KÍCH TIÉT ‡II lữ| #š §ữ.................... 367 
KHẨU THAM ÏÏ[| ŸÊ:........................- 5c ccccecxeerxeerxee 367 
KHẨU BA BA 






























































































































KHẨU BIỆN THIỆT ĐOAN LI 33 ï ðff,................ 367 
KHẨU ĐẦU THIÊN L1 Ø š#..... ..368 
KHẨU NHƯỢC HUYÈN HÀ LI 3? ## J.. ..368 
KHẨU TỰ BIÊN ĐẢM L1 4Ð [fi ÿE........................ 368 
KHẨU TỰ PHƯỞNG XA L1 {4Ð #ÿ Hš..................... 368 
KHẨU TỰ TẢNG BÀN L1 4 f§ ##........................ 368 
KHÉ BẢN 3# Z§ (930-1001)..........................---------: 368 
KHÉ BÂN 3# (1380-1450). ..368 
KHÉ CƠ 3# #š.... ..369 
KHÉ KHÔI 3# JJ... ..369 
KHÉ NHƯ Ÿ#J ïJ.......................-.225c 2csSEEEEEEEcErrrrrrrree 369 
KHENIỆM #55 -:00A6 nen 6toiolb0teetauang 369 
KHÉ NỘT Ÿ# ñJJ.........................-22-222cc22EEEEErrrrrrrrrrree 369 
KHÉ ỒN Ÿ# Ïữ.................... s22 neo 369 
KHÉ PHAN Ÿ# T#.........................-- scctntnnnnnrey 369 
KHÉ PHÙ Ÿ#J ƒŸ..........................--2- 22c EErrrrrrrrrrrrree 369 
KHÉ SÙNG 3# ?š.. ..370 
KHÉ THUYỀN ## 3£ ..370 
KHÉ TRÙ 3 ÿñj (2-992)... ..370 
KHÉ TÙNG Ÿ# ƒŸÈ..............................--- 2 ccccrrcerrrrerrree 370 
KHÉ VĂN 3# [ij (1302-1380).............................---.. 370 
KHÍ HỮU TRƯỚC KHÔNG % #ï # 2š............... 370 
KHÍ:PHÁC 9š Đ ác trát nhi 2táyp vá 10t 2ainai sao 370 
KHIÉP ‡Z............ ..370 
KHIẾT LIÊU 3# X⁄.... 371 
KHÒA ĐẠO #š 3Ă............ 371 
KHÓA HƯ LỤC ï# Rš ##......................-----cccccccsccee 371 
KHỎA TÚC SE FT cu tiatttctovvSAEttigosatcanisiei 372 
KHOAÁI DIÊU CẢN BÁT CẬP ‡# šŠ #f 2F É#........372 
KHOÁI MÃ ‡#t Rä.........................-- 2c 372 
KHOAÁI TIỆN NAN PHÙNG ‡} f# #ft ‡£................ 372 
KHÔ MỘC LONG NGÂM lủ + ïễ I$.................. 372 


KHÔ NHAI MẠN LỤC ‡# R 38 $##.... 
KHÔ QUY TÁNG MẠNG lủ šl ?# 
















KHÔ QUỶ TỬ ĐỀ ‡li 4 #É J............................... 
KHÔ THIÊN ## ŸŸ.......................-- 225 2 sccrrerrrrerrree 
KHỔ CHỦ SE 2002200000UA0810 800202884 
KHÓ ĐẦU Jš ð8..................... 

KHỎ HỖ LIÊN CĂN KHỎ ?? ñ 3# 

KHÔI ĐẦU #⁄ Ÿ1.........................cccccccccee 

KHÔI ĐẦU THÖ DIỆN #⁄ Øñ +- 

KHÔI TỈNH ÿ#. 2#? (906-972)..... 

KHÔNG ÂN #* fũ............................. 

KHÔNG CHIẾU THIÊN SƯ 2š Rữ ## fƑ................ 374 
KHÔNG CÓC Zš 43........................---c2cccccrrcerrrrerrree 
KHÔNG CÓC TẬP Zš 4 4š................................... 
KHÔNG DANH Zš #$j............................----2ccccccccrrrece 
KHÔNG DƯỢC #* ##.............................--.ccccccrecerrrcee 
KHÔNG HOA 2š ‡£................... 

KHÔNG HOA ẢNH LẠC Zš # # ï#.... 

KHÔNG HOA DƯƠNG DIỆM Zš 4È lð ⁄“ä........... 375 
KHÔNG KHẠP li lữš...........................----©2cccccrecrrrsccee 376 


1002 


MỤC LỤC TRA CỨU 





KHÔNG KHOÁT KHOÁT Z#š #8 ?#........................ 376 
KHÔNG KIÊN NGOẠI ĐẠO Zš li #‡ ă. 


—~ 


KHÔNG KIÉP DĨ TIỀN 2 ở) E1 ñi 





































KHÔNG KIÉP DĨ TIÊN SỰ Zš #) E' ñf 
KHÔNG LỘ Z# ## (2-1119).. 
KHÔNG LÝ THẺ HOA Zš 
KHÔNG MINH Z#%* HJ......... 
KHÔNG NHƯ LAI TẠNG ZÈ 








KHÔNG QUYỀN HOÀNG DIỆP Zš 3% 3 #E........ 378 
KHÔNG SÁCH SÁCH Zš 3 %.............................-- 378 
KHÔNG SINH Zš /E......................---ccccEteEEerrxerreerree 378 
KHÔNG TÂU ZÈ Ấ......................... tt eterree 378 


KHÔNG THANH Z ##. 
KHÔNG THÁT Zš %š.. 



































KHÔNG TỊCH Z* jïi... ...370 
KHÔNG TÔNG Zš Zš...................--cc-ccectetrerrerree 379 
KHÔNG TƯỚNG Z* l...........................----©cccccccccsres 379 
KHÔNG VƯƠNG Z# #E..........................---c+ccscccrscrrrs 379 
KHÔNG VƯƠNG PHẬT Zš + {#Ÿ........................-- 379 
KHỞI ĐỘNG jö §J T 
KHỞI ĐƠN jtö HŸL......................0..ccctnHngnxxcxee 
KHU CANH PHU CHI NGƯU, ĐOẠT CƠ NHÂN CHI 
THỰC 8l ÿ† 2 2F # 8L À 2 Â..................... 380 
KHU KHU lã l§.....................................---75ccscccrererscee 380 
KHU KHU DỊCH DỊCH lễ lễ ƒ3 {š....................... 380 
KHU 


KHU 
KHUÁT TUẦN ŸJf Jlñ??2................cscccccreerrerrerree 380 
KHÚC LỤC MỘC SÀNG | 
KHÚC MỘC CỬ VỊ HH  % 






















































































KHÚC THUẬN LAI CƠ 

KHÚC VI TRUNG HẠ 

KHUÊ PHONG ÔN #‡ l# ÿfi (818-928).................. 381 
KHUÔNG DẠẬT lÉ 3#...................... 222 22scccrsrrrrrcrrre 382 
KHUÔNG ĐÒ LÃNH CHÚNG EÉ Ít #{ Z#............ 382 
KHUÔNG HÓA # {‡................. ...382 























































































KHƯỚC HOẠTT ñïl ïiĩ..........................-------ccccccerecee 384 
KHƯỚC QUY #lI ññ..... ..384 
KHƯỚC VÁN #l Ïlj................... n ..384 
KHƯƠNG TĂNG HỘI Jš f#' # (thế kỷ II)........... 384 
KÍCH DƯƠNG # ‡#ÿ..............................----cc-cccccsrrecee 385 
KÍCH DƯƠNG THÙ XƯỚNG ï# ‡Z 3 Hữ............. 385 
KÍCH HUẦN # j||.....................-2-©22sc2222z22EEtErxerrrrcee 385 
KÍCH NGANG # tả .......... ..385 
KÍCH THẠCH HỎA #% 4ï ..385 
KÍCH TIẾT LỤC #8 Ñf ÿ#...... ..386 
KIM ÂM  ïŸ# (1614-1661)........................----------e 386 
KIM BÁT BÁC KIM 2® 2 llÿ 4>............................ 386 
KIM BÍCH % #š (1612-1671)............................---.- 386 
KIM BIỆN  ##Ÿ (2-1697).......................---cccccccccceccee 386 
KIM CANG % ÏïljL......................--2¿©2ccccccxcrsrxerxerseeree 386 
KIM CANG ĐỊNH 2% lÏ| ⁄E .................................... 386 
KIM CANG HUỆ 2 lịJ 3š..... ..387 
KIM CANG KIẾM | đi... ..387 
KIM CANG KINH + lï| &:.......... ..387 
KIM CANG NHÃN TÌNH ‡ li IiR liữ.................... 387 
KIM CANG QUYỄN  lj| l#|.........................------- 387 
KIM CHIÊU  ÿï (1620-1696)..........................----. 388 
KIM CHỬ 2 lt# (1620-1690) ........................-----c---c2+ 388 
KIM DIỆU 2% ñ# (1615-1678) ..388 
KIM ĐỊA 3 1#t.................... ..388 
KIM HOA THIÊN NINH TỰ ® ‡# Z #* 3#.........388 
KIM KINH BÍ TẠNG + ## §È ÿÄ........................... 388 
KIMTLAN:2 TẾ 022522 n hện tan tua 2Mntye 388 
KIM LĂNG PHẠM SÁT CHÍ 4® l# 3£ XI ä:......... 388 
KIM LIÊN TỰ % ïtf SƑ..........................---2-cccczsecrreccee 389 
KIM LŨ  ## = KIM THẰNG® 4l ..380 
KIM MA  !š (1629-1702).......................----ccccccccces 390 
KIM MO SE ác áo DbaetEonsseokskse 390 
KIM NHIÊM  ‡‡} (1618-1688)..............................-- 390 
KIM NHIÉP % Ÿ#t (1619-1686)...........................---- 390 
KIM OẢN 2 Z# (1612-1690)... 390 











KIM SA ĐỌA NHÃN TRUNG  ÿ F§ IlR | 390 
465208 n8... 













































































KHUÔNG NHÂN l# {~............... .382 _ KIM SÍ ĐIÊU CHÚA 4% # É; :. 

KHUÔNG VIỆT E ## (833-1011).. ..382_ KIM SƠN CHÍ LƯỢC  IlI 3š HỆ &: 
KHUYÊN HỘI [#‡ #i.......................... 22. 2cscccrecrrrecrres 382 KIMSON TỰ # Hị Sÿ............................................ 391 
KHUYÊN LUYÊN lã{ $#............................--ccc--cses 382 -KIM SƯ F22600 esyrdaasveoEn 392 
KHUYẾT XỈ LÃO HÒ # #ä # #J......................... 383 KIM THÍCH 2 ## (1614-1680)............................... 392 
KHỦ 2 (8Ì 05 c2 600 ixeLát t8800xA8etxuee KIM TIẾT NHÃN TRUNG É 4% j*4 H8 rh fã......... 392 
KHỨ DÃ 3# tử, (k. ng) KIM TIẾT TUY QUÝ, NHĂN LÝ TRƯỚC BÁT ĐẮC 
KHỨ LAI THA QUÓC TRÀN CẢNH 3 Z {tù | Ƒ ® ]Bä H ñ HR H # ®íã...................................... 392 
Tin nh nh cu EU Ôn đa 6 0Ö n c Tể ai 383 KIM TÚC NHƯ LAI + 5 #I ZE.. : 
KHỨ TẠI 3š # (k. ng) .........................---.:---cc5-c5cs+ 383 KIMTỬ HÀNG $ # Íf......................................... 
KHU TỰƯU 2 ĐỀ s00 0006eecasilteesdnoaEyudet 383 KIM TRẠM 4*?# (1613-1677)..........................--.-- 
KHỬ NIÊM GIẢI PHƯỢC + 3# f# #.................. 384 KIM VÔ 2 # (1633-1681).............................---.-.-- 


1093 


MỤC LỤC TRA CỨU 





KINH CỨC jÏj JŸ..........................-- 225 c2ccccrerrrrrrrrrrerree 
KINH ĐƯỜNG ## %2 
KINH LUẬN #£ nh. 
KINH LUẬN GIA ## 
KINH NGHIỆP ## ŸŸ............................2-©2Sc2ccczecrrrerree 393 
KINH SƯ ## li 
KINH TẠNG ĐƯỜNG CHỦ ## ÿ# 3# 3:................ 394 
KINH THẺ PHÁP #£ †H ‡‡ ...394 
KÍNH ĐƯỜNG #Ÿ 
KÍNH MÔN ƒ# |... 
KÍNH SƠN ƒ# I| 
KÍNH SƠN CHÍ ££ 
KÍNH TÂU Ẵt 8 
KÍNH THẠCH TRÍCH NHŨ TẬP £ T ïl #L %.395 





























KÍNH TIỀN ïï( TiỀ......................2-- s11 1xx. 395 
KÍNH TIẾT 8) fñ.........................- 5c cscteEEeEEeEExerrkerree 395 





KÍNH TRUNG HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC ï 'h' ÄII 
HP nã "xố... 




















































































































































































































































































KÍNH TUÂN ñ ìử.. 

KÍNH YÊU Í#£ #.......... 

KÌNH QUYÈN CỬ CHỈ 3# 3š # ‡f....................... 396 
KIỀM CHÙY #‡l Öl......................... 5-cscteEterrxerrxerree 396 
KIỀM CỬ jâ #t... 

KIÊM ĐIÊM lâ Đụ 

KIÊM TRÁCH lậ #ï.............. 

KIÊN CUNG TIỂU LÝ 

¡;4I2N 510198555 7-IP8P.7.77Ẻ8.7.... 
42079710. 7ẺẼ7Ẻ86ẽnẽn....ố.. ẽ 
KIỂN ĐI đế tnibseassuonigaiesdixioseabsuso 
KIÊN ĐỊA Bï, HẦU........................ ó Qcs c rSEsrxsrxssreesree 
KIÊN HÓA MÔN #È {t Ï' = 
KIÊN HV h cát 071200100000 001 208198202 
KIÊN NGHIỆT li, ÏŸ,.................... 0. cs cte tErerrerree 
KIÊN PHẬT TỎ NHƯ SINH OAN GIA lỉ ÍÈ 3H #JI 7E 
Z”á ...ẻh.éẽẽ.ẽ 398 
KIÊN SƠ TỰ ## ?J $#............................----ccccccecerrecrree 398 
KIÊN THẦN KIÊN QUỶ B 3# li %..................... 398 
KIÊN THÓ PHÓNG ƯNG lj, % 7⁄4 ý ..398 
KIÊN TÍNH lj ‡‡............ ..308 
KIÊN TÍNH THÀNH PHẬT jï | HỆ... ...309 
KIÊN TRI li, #jl........................©225-222sc2C2EcEEEErrrrerrrrecrree 399 
KIỀN TRIỀN li, §Ÿ.......................... 5á ccccctecretrkerrkerree 399 
KIÊN TRUNG TĨNH QUỐC TỤC ĐĂNG LỤC # r 
MẸ [BI TRÀ cư cốc trán Á v00 D004 at GÀ 1N X06 sts.tau3 2 399 
KIÊN VĂN GIÁC TRI f llj ## ẤïI......................... 399 
KIÊN CHÙY Ï|# #............................--.2ccccerrree 400 








KIÊN MỤC ƒF 

















KIẾT LẬT SẮT NÕA MỤC NHĨ ĐÈ ït 3 # ƒ3 H 
JR: (180521988), 11s flienboadtieLdecsconei 400 
KIẾT VÂN THIÊN TỰ THÁP ï# #š Xi 3ÿ 14........ 401 


KIỆT ĐẦU Ñ  >†-........................- 6 c2 eS eSreerkierkrrex 
KIÊU LƯU THỦY BÁT LƯU lŠ ÿš 7 


KÝ NHƯỢC lƒÿ 3#Ÿ........................-25c 22c 
KỲ KỲ & #......................-- ni reeeree 402 
KY LƯ MỊCH LƯ BÄ 5š lí, Bš.. 












LA HẦU TỰ Ä§ H Sỹ...... ..402 
LA HỖ DÃ LỤC ## 3 !ƒ §#..............................------ 402 
IS LA J0 Ÿ,IE TEETE, 2 si pmE 1A d@idtileestsudbie 403 
LA LONG ĐẢ PHỤNG ## ïš †ƒ JRL....................... 403 
LA LUNG ẩ# ŸŠ...............................-002 2 2S 2terrrerree 403 
LA PHÙ ## }# 

LA PHÙ SƠN Ä 

LA QUÝ ## # (852-936). ..403 


























LA TRAI ## 7#... ..403 
LẠC BÁN ĐỎ Ÿ# ` 7 ..404 
LẠC CĂN TRÀN ?# RI R8... 404 
LẠC HƯ Ÿ# Jš 





LẠC NHỊ LẠC TAM ?# — ?# 
LẠC TAM LẠC TỨ ÿ# = ?# 

LẠC TẬN MY MAO ## ñï JÄ # ..404 
LẠC THẢO ĐÀM #4 #* 3# 













































LẠC THẢO HÁN ‡# # Ÿ..... ..405 
LẠC THÂN VĂN Ÿ#' JE lÚ/.....................--2-cccccsccrrece 405 
LẠC TIỆN NGHI Ÿ# f#f #¡...................................---- 405 
LẠC? TT, SE /En ái 8 0<6 su DA: a4 VUuAv, cố 405 
LẠC TRƯỚC ‡# 3.............................---222-2ccccrreerrrrce 405 
LẠC VĂN THÁI ÿ# 3 #.............................-----c---e 405 
8. t@2.90i-077 1070778808... 406 
LẠC Ý # Zr... ' 

CÀI 2 bá x0 630000002 treo án) ti tpoduea ta 00006 vn 

DAI CO2 ĐỀ cán nen in vynany cosnaveasee 406 








LAI DO 











LẠI AM li jš 
LẠI AN Jñ 2 
LẠI TOẢN | 
LẠI VÂN li 

AM SÂM là ĐÃ c0 0006/00 00/0160 1ASEULAA6 018 407 








LANG 
LANG DA SƠN GIÁC HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC ý 
Jý 1H 5# H1 lú ñ #£ 











1094 


MỤC LỤC TRA CỨU 






















LANG TIỂU ‡## #5.............................--22c-c2cecrrerrrree 408 
LANG TIÊU HOÀNH ĐẢM | #š Bi ÿ§.. ...408 
LANG TIỂU VỊ ĐẢM ‡# # % ‡§.. ...408 
LẶNG R cv ccv 002 c08g 00 t0 00A cưện 409 
LÃNG ĐÃNG THẬP HOA CHÂM [| ( 7”? ] ‡â 
/)237) 5.2 10-S0YU SH 00s I0 TU N0 0U 0N c. 409 
LÃNG HUY SỰ ] #f 3f (1845-1910)................... 409 
LÃNH #Ä............................ 2c cccerereeree ..409 
LÃNH CÁM CÁM Y$ 1$ IE. ..409 
LÃNH CHỈ $l E............ ...409 
LÃNH CHÚNG $Ï Ä#............................------cccccccrrerree 409 
LÃNH ĐỊA LÝ HỌC KHÁCH THUNG 14 Hh, HÌ ## 
87. n 410 
LÃNH TRAI DẠ THOẠI 1$ ?# †X ññ...................... 410 
LAO CƯỜNG #* jŸ|..................... 25-22 ccccrerrrerrrrerree 410 
TẠO) A20 Tê a0 in61Aucaitobidlásusaoaufa 410 
LAO LAO Z# #2 ..410 


























LAO LỮ ?® {r.. ..410 
LAO SINH 5# ¡| ..410 
IE.\91i800277) 20188181818 Ỷnannh 411 
LÃO AN QUỐC SƯ 3# # BÑ íl............................ 4I1 
LÃO BÀ TÂM # 3# 1Ùà.................... St. tetrerrerree 411 
LÃO BÀ TÂM THIẾT £ 1N Tác sa xavaavaf 411 


LÀO BÀ THIÊN. Z¡ 3š Mỹ 





LÃO CÓ CHÙY # 1 8#. 
LÃO CƠ DUYÊN # RÉ 
LÃO DÃ HÒ #: #ƒ 3 
LÃO ĐẠI TRÙNG 3# X ñủ 



















LAO ĐÁO S2 TBÍL1cbt 1211600866. t6a 004i cãn 
LÃO ĐÓNG NÙNG #. 1# 

TÃO TU S2 2c. 2,100,456 60606y 0010080 000011 0 Em 
LÃO MA VƯƠNG #Z' jš +. = 
LÃO NGÓC NÔ ## # iW............................ re. 
LÃO QUÁN HÒA THƯỢNG + li #II ìj............... 413 
¡0/1910 2:1 8n... 413 
LÃO TẠO HỖ # ll# iJ]..........................cccccecrerrerree 413 
TAO THIÊN 6x01 x16: sziss8d9xa040tÁ se v8 413 
LÃO THIÊN MA + #lf Jš............................-c--ccccccree 413 
LÃO TÚC # fii.............. ..414 
LẠP JÑt.............................. ...414 
LẠP NGUYỆT PHIÉN TỬ lf. H Ø8 #................... 414 





LẠP NGUYỆT TAM THẬP DẠ lif. H= -†- ?⁄....414 
LẶNG ĐOẠT 4 6 











LĂNG- GIÀ SƯ TƯ KÝ Đụ 1l Ñli #4 ñö.................. 415 
LĂNG NGHIÊM TỰ |# li S#................................. 4l6 
LĂNG TẰNG ## j8............................-- 22c nrcrerrrrer 4l6 
LẶNG TÀNG ‡ÿ R 
LÂM CƠ lấi BÉ... 
LÂM DƯƠNG TỰ..........................-22-222zc22zscerrsesrreerree 4l6 





LÂM GIAN LỤC ‡‡ ÏÄ] ##..............................-------- 4l6 






LÀMIHA TP bc5046xv40010u62s6i1840v4s0u 417 
LÂM TÉ LỤC lúi Ùš $# ..417 
LÂM TÉ TÔNG lữ ỳ# Zš........ ..417 
LÂM TÉ TÔNG CHỈ lấi ÿ‡ 3 Hï............................ 417 
ẤM TẾ TỰ BRỜI SE ban co cổ So haduoGsesie 417 


LÂM TÉ TỰ TRỪNG LINH THÁP lấi ÙÈ 3# Yð 2# 1# 






LÂM TẾ TƯỚNG QUÂN li ÿ# ‡H tEf 
LÂM THỜI l§ l‡... 













































































LẬP ĐỊA 3#. HH.........................---- 

LẬP ĐỊA KHẠP THỤY 3# HH lầ I 

LẬP ĐỊA THÀNH PHẬT 3# HH, JÈ Í}..................... 419 
LẬP ĐỊA TỬ HÁN 3# it #E Š............................... 419 
LẬP NGHĨA 3 3#§............................---2-57ccccccccceecree 419 
LẬP TĂNG # {# 

LẬT CỨC BÒNG ## jŸ 3#.............................ccccccccc 419 
LẬU ĐẬU Ÿ§ 12.................. ..420 
LÊ NÔ BẠCH CÔ #ÿ 4 ÉI ## ..420 
LỆ GIAI #| #......................... ..420 
LỊCH KIẾP J#Ế Ÿj)......................-©222c222E2EEE2EEEEErErrrrrcree 420 
LIGH LẠ JTẾ 3Ã: noyynhuẫodnfgakdiùiagdeaonagesna 421 
LỊCH LỊCH CÔ MINH Jễ Jế #I[_HH......................... 421 
LỊCH NHIÊN |fễ #Ä......................... 22 222c22rEcrrrrrrrrree 421 
LIÊM KHIÊN J‡£ ##.......... ..421 
LIÊM KHIÊN ĐÁP TRỆ j ## ‡4 Xh... ..421 




















LIÊN ĐĂNG HỘI YÊU Tý J# #r # 421 
LIÊN NGUYỆTT Ỷ# Hj............................----2-cc+ccsccersccee 422 
LIÊN PHÁI TỰ 3É ỳÉ SŸ..........................-----cccccccrsccee 422 
LIÊN PHONG l# lÉE........................©-2-222s2czxesrrrerrrrcee 422 
LIÊN TRÌ ÿÊ 3 (1535-1615)..........................-..----.+ 422 
LIỆT TỎ ĐỀ CƯƠNG LỤC ZïI| 3i ‡# 4 $#............ 422 
LIÊU CHỦ #š 3E..............................--2 2c2ccrrerrrrerree 











LIÊU KHỞI TIỆN HÀNH j# j8 ff ƒ7. Ậ 
LIÊU NGUYÊN #š 71..........................---2©22cz2czsevrrecree 
LIÊU THIÊN 3# Z.............................----2--ccccrrrrrrrrrcee 
LIÊU THIÊN TUẦN CÓT 3# % 12 # 
EU XÀ T24 1c btreosSoonisabeeloElttoteo 
IID†300/000 NET TH HN... PN .C 
LIÊU AM  ÿŠ (1425-1514).........................--...---.. 
LIÊU BẢN ƒ 2................. 

LIÊU BIỆN ƒ Ö#.. 
LIÊU BIỆN 7 3}................ Ẹ 
LIÊU CẢI 7 t (1335-1421)........................---..---5+ 
LIÊU DUỆ Ƒ ## (1540-1624)............................----- 
LIỄU ĐẠT ƒ 3# 
LIÊU ĐẠT THẬT (THIỆT) THÀNH ƒ 3# 

1923) 8000606001502 sán 160A Re ssef si 
LIÊU ĐƯƠNG ƒ 3ƒ 
LIÊU GIÁC THIÊN SƯ 7ƒ 3# ## fíl s 
LIÊU HUỆ Ƒ Ÿš (1198-1262)............................----- 
LIÊU HUYỄN ƒ #jJ............................------ccccscrscsrrsce 
TIỂU ĐẰNG Tí. 9H: 1:21 600001 2S88160-0980suasshl 





1095 


MỤC LỤC TRA CỨU 





EIỂU LIÊU ” Tế 4x2 5088ả6v 1644/46 426 
LIỄU MINH 7 HR (2-1165)... 





LIỄU NGHĨA ƒ 3§ (1263-1334). ...427 
LIỄU NGHĨA GIÁO ƒ 3§ #f.................................. 427 
LIBÙ NGÔ TY: Tổ cái bi tecosststftdoa 01c decsadss 427 
LIÊU NGỘ THIÊN SƯ  †#...............................-- 427 
LIÊU NGUYÊN 76 (1032-1098)........................ 427 


LIÊU NGUYỆT ƒ ÿj (1731-1812). 
LIỄU NHÁT ƒ — (1081-1155).. 














LIỄU NHIÊN ƒ #Ä...................... ...428 
LIÊU QUÁN Ý (1673-1753)............ ii 428 
LIÊU QUYỀN. Tiết (813-661) 26:ccz2266tà02A0b6 429 
PIEU SỬ co chốn Hi con da 2 xe de 429 
LIÊU SỰ HÁN ƒ #S‡ ÿÖ#...........................-c-ccccccccreceres 429 
LIÊU THIÊN 7 Xi (1830-1894)............................. 429 
LIÊU THOÁT ƒ lïằ..............................----.-¿-c-cccc+cc++ 429 


LIỄU THỦ ƒ lý................... 
LIỄU TÍNH ƒ †‡ (1271-1321). 
















LIÊU TÔNG ĐẠI SƯ 7 3š ®& Hi ...430 
LIẾU TRI 'ƒ Ãïl............................---2222©22cccrsecrrszrrreerree 430 
LIÊU TRINH Ƒ #{ (1728-1785)............................. 430 
LIÊU VẠN 7 ## (1241-1312)...........................----.. 430 
LIỆU GIẢN #† ñi...........................225- ccccccrrerrrrrrrerrer 430 
LINH ÂN TỰ ® Bã 3?....... ..430 








LINH ẤN TỰ THẠCH THÁP i# lš 3 #ï ‡#.. 
LINH CHIỀU % J (870-947).. s 
LINH CÓC TỰ Sẽ ` Sỹ `....Ố.ốẺ. 431 
LINH CỐT Ẩ# Tï...................05 22c CS. rngrerrreerrey 432 
LINH DƯƠNG QUẢI GIÁC #$ *: ‡‡ 
LINH ĐÀI 8# Z#........................... 5t HH 1xx. 
LINH GIÁC Ẩ# ŸŸ............................. 5Á ecHtrxerrerrke 
LINH HUÁN 8# ïÏÌ|......................---5-©csccxceEEeExxerrxerxee 
LINH HỰU f# li TA 853). 























LINH KHUÊ 3# TH. m............ 
LINH KIỆU %# l§.... 
LINH LINH NHIÊN 8# ?# #Ä..................................- 433 
LINH LỢI 3# ?l|.....................-2-©-2©22+2E2+EEEtEEEeEEzrrrxerree 434 
LINH MẶC 8# #Ä (747-818).....................--cccccccccc- 434 
LINH MỘC ĐẠI CHUYÉT TRINH THÁI LANG i# 7 
“li Eí % Bl (1870-1966) 





LINH NGUYÊN #® Đã...... : 

LINH NHAM TỰ % j# SŸ...................................... .435 
LINH NHAM TỰ THÁP f§ j Bị NI 435 
LINH NHAM TỰ THÁP LÂM 8# 3ï 3# ‡# ‡k.......435 
LINH PHONG NGẪU ÍCH 3 l# ÿ#ÿ 3ä.................... 435 
LINH PHỦ %# Tý. ốc... 436 








LINH SÀM $ 
LINH SIÊU + =a cố. 436 






LINH SƠN HUỆ MẠNG #% !lI Ã fì.. ..437 
LINH SƠN TỰ %# IÌI 5ÿ................. ..437 
LINH SÙNG 4 ‡#š...................................- co 437 
LINH TẾ THÁP Zš vs TT: can ni trcoOA211 0507 EGEAN ba 437 
LINH THAM  Ý#.......................--c-ccsctctetrrrrrrey 438 
LINH THAO + +1 Lôi l (671. 7130). 6 san 2£na me2 438 
LINH THỌ THIÊN SƯ ##Š BE X# ñi. ..438 



















LINH THỤY ?# Ti (910-970)...................... ..438 
LINH THỨU THÀNH 8# #‡ ïŸ (1620-1687).........438 
DINHTRI SE XS S5, 12 22.166 6sadtdtptadlaa 438 
EÌNH TUẬN 2 TẾ 000cc 0tsuuse 438 
LINH TUYỂN THIÊN TỰ %# 1R X# sÿ................... 439 
LINH VÂN i# #Š........................-- key 439 
LOA CÂN lŠ ñƒ....................... Hee 439 
EOAN DỮ RE... 52420662 oaa xa Sáu 439 
LONG BÌNH NGÕA XƯỞNG TỰ ïÊ #Ƒƒ Jữ JfW s.439 
LONG ĐÀM HÒA THƯỢNG Ÿ§ Ÿ# #1 jú.............. 439 
LONG HƯNG TỰ l§ #l S..................... ..440 
LONG KỲ l# Hĩ (1592-1673)........................--cc-cccs2 440 
LONG NGUYÊN Ïlš ÿÿi...........................-2-22ccccccccrrrccee 440 
LONG TUYỂN KIẾM l§ 1# ®i|............................... 440 
LONG TUYỂN THIÊN TỰ ïÊ 3# ft Sẽ ................. 440 
LONG TUYỂN TỰ ïÊ 3# S#............ ..440 
LONG TƯỢNG ïš 5... ..441 
LÔ CẤU J§ lụt........... 441 
06)1510)NN: 0111087000107. 700000000010 0 nh 442 
i95. mẻ... 442 
DO /BOIIE T6; /2000010202iM M0040. s00 DA, EM 442 
LỘ ĐẦU Ÿ# BÑ.........................-- 2c. re 442 
LỘ ĐỊA BẠCH NGƯU ñ£ HH. É1 “-........................ 442 
LỘ ĐƯỜNG ĐƯỜNG §# ?## %£............................... 443 
LỘ KHỎA KHỎA, XÍCH SÁI SÁI, VÔ KHẢ BẢ ## 

3l XE 7R Ỳ# Ÿ# ft nj Ìl,.....................-ccccereere 443 


LỘ PHÙNG KIÉM KHÁCH TU TRÌNH KIÊM BÁT 

THỊ THỊ NHÂN MẠC HIẾN THỊ #4 3# ñl| #% 2ä ® | 
Thi Á XN ñ 
LỘ TRỤ §# ÈÈ............................---- 2c 2rEreEererrree 443 
LỘC MÔN TỰ Jš [”] SƑ.......................----+2ccsczeerrrscee 443 
LÔI ÂM ff ?ï............... ..444 
LÔI ÂM TỰ ẩf iï S#........................ 
LÔI MÔN KHOA BÓ CÔ ƒ# [| #§ 4i # : 
LỘNG ẢNH ?## 0U: GV. VU (II NONAIA 
LỘNG ẢNH HỶ ## ï# #Ÿ............................. 
LỘNG NIÉT QUÁI 7 3 li Iš 
LỘNG QUANG ẢNH HÁN #f SP 2Á T2 T4 ig000.000006 
LỘNG QUỶ NHÃN TÌNH ##§ 14 ïlR TỦ TƯ ND ca giờ 
LỘNG TINH HÒN Ÿ#š Xï #Ä'.................................--- 
LỘNG VẬT BÁT TRI DANH Z# #J 4 XI #ï........ 
LỢI DỤC #| BÉ......................---©25-22< 2 E2 E2EEeErkrrrkrrex 446 
LỢI TUNG #l| ##⁄ (§00-880).....................-....--------+ 446 
LUÂN ĐĂNG l #f£........................ 5 co 446 


















1096 


MỤC LỤC TRA CỨU 























LUẬN LƯỢNG ññ ã.............................. ii 446 
LUẬN NGHỊ ïf# ïŠ (Thiền tông) .. ...446 
LUẬN NGHĨA ïñâ 3Š................. ...447 
LUẬT ĐÔNG HÔI ƒl fij 2 ...............................----- 447 
LỤC DUNG TỰ Z #š Sï# (102).....................-....----- 447 
LỤC ĐẦU THỦ 7 BÑ ï.............................-ccccccccce. 447 
LỤC HÒA THÁP 7N Äil l#................................-----. 448 








LỤC MÔN 3 Ï" 
LỤC NHĨ BÁT ĐÔNG MƯU 7X # % lị ä#... 
LỤC THỜI 7  l‡ 
LỤC THÙ 7X # 


















LỤC TÔ ĐIỆN 7X #HÍ J#........................----225cccccecrreerree 448 
LỤC TRI SỰ ® #1 3 

TUNGHE Si bit số a ĐÁ gega0Ề0804asntmtlvvvudie 
LUNG LA ŸŠ ##.............................. Q2 20S CS rererrerrerree 449 
LUNG LAO §Ẽ 7E 








CS 


LỤY THÙY # 4 


5É 3š 3§....449 











































LUYÉN LUYÊN QUYỀN QUYỀN ## ## 

LƯ NGƯU NHỊ NHŨ B# 2F — fL.......................... 449 
LƯ NIÊN BŠ #£.........................-- te HH ng xe. 449 
LƯ THÂN MÃ CHỦY 8ÿ J£ § Wỹ......................... 450 
LƯ TIỀN MÃ HẬU Bä ïïi RŠ 4&.............................. 450 
LƯ YÊN KIỂU lš ï# fấ..........................ccciccrierrerree 450 
LỮ BẠC J£ ............. ...450 
LỤC KIM 2) % ...450 
LƯỢC HƯ ]ï Hữ...... ...450 
LƯỢC HƯ ĐẦU HÁN 3# jš H8 ÿ#......................... 450 
LƯƠNG CỬU BỊ Z4..............................c<2ccscccecceeccee 451 
LƯƠNG GIỚI l Íf†' (807-869).......................-----c- 451 
LƯƠNG KHUÔNG  EÉ............................-----cccccczz 451 
LƯƠNG TOẠI l ïÈ.................................--ccccccccccccee 
LƯỠNG BAN Bi ÖJ[........................ 255cc ccterererrrree 
LƯỠNG CHÍCH NHÃN ñị # 

LƯỠNG CƯỚC SAO KHÔNG ïh 

LƯỠNG ĐƯỜNG Ï#i #..........................-5cccccrecerrecrree 
LƯỠNG LƯỠNG TAM TAM §ï ï 

LƯỠNG NHẬN TƯƠNG THƯƠNG ljj 7) †ñ f..452 
LƯỠNG PHIÉN BÌ Hj H: J 

LƯỠNG THÁI NHÁT TRẠI Hj 

LƯỠNG TRÙNG CÔNG ÁN jậ ..453 











LƯU BÓ Ÿš ấti.. ..453 
LƯU NGẠI ñï lš..... ...453 
LƯU THIẾT MA #| #Ÿ JE.......................----cccccccrecrree 453 





LƯU THÔNG Yï 3ð 
LY NGÔN THUYÉT PHÁP ÿï ? 
LY TÂM CÀU PHẬT 8Ÿ sò 3R Í.......................... 454 
LY TỨ CÚ, TUYỆT BÁCH PHI #f J #J & T1 
J4) 405700801918 88... 



































LÝ AN TỰ #l # 3... M 

LÝ CAO 2 #8 (772-841)......................-cccccccceccrrreee 454 
LÝ CƯƠNG # fïl (1083-1140)...........................--.. 455 
Ià0:(016:08-6 8 nh... 455 
















lDY: SU TS cá ácx1 2046000661100 362 6n) NGG cu AC 456 
LÝ SỰ BÁT NHỊ #f 3# 4 —. ..456 
LÝ THỤY SÁNG 2 ii # (1931-).. ..456 
LÝ TIỀN J Bã tot 00010401000 0ay6218440012902a sua 456 
LÝ TRƯỞNG TÁC TỰU ## E RlỊ #Ÿ..................... 457 
LÝ TUÂN HÚC Z 3# RÌI (988-1038)...................... 457 
NHEnirtcsbrsnirnstsbasaDii.Eo toa biessasil 457 
MA Ƒ...... ..457 
MA CHỦ J# 3:................. ..457 





MA CÓC TRIỆT J# 4 fñủ ..457 
MA-CLING Ta 00000 in aabxsxsvvoovei 457 
MÃ ĐO): Tết ssa 1770/0054 t06A0A028420861888:2 458 
MA HA Ƒš ñïj...........................s. ncnerrrrrrerrerrrrrrrrree 458 
MA HÈ NHÃN !š lữ llJ...........................--cccccccrcerxee 458 
MA KHÔNG TUẦN CÓT J§ 2š â f§..................... 458 
MA-KIỆT-ĐÀ LỆNH Ƒš 3 lÈ 4............................ 458 
MA LA !È lỆ.................................. 

MA LUNG }# #š 

MA MÊ J#t 3 ..... ' 
MA MỊ ƑỀ l##.................................cirrrrererrrrrrree 
MA NI JŠ jỂ........................ 5Á 5c S2 2 E2 2e crrkrree 
MA NGOẠI š #}..............................---555ccccccersecrecree 459 
MA NGỦU TẾ Ít 2x00 sAyttovsysauese 459 








MA QUẦN j§ fl. 
MA QUYỀN ƒš #ï mg 


























































MA SỰ Ÿš ..460 
NA TẠO Đ Ti botge 8o ntiifdit load 460 
MA TIÊU TUẦN CÓT Ƒ§ #ï {$ 8§......................... 460 
MA TU HE Sƒ: seo/0) I4 sa v4 0 œuý2, 400A, đN 460 
MÃ KỲ R§ [(”IlI# }.................................cccccccccce 461 
MÃ TÔ Ÿ§ 3l (709-788)........................- cccccccreecerrrcee 461 
MÃ TÔ AM lỗ 3H J*..............................-- 22c 461 
MÃ TÔ ĐẠO NHÁT THIÊN SƯ QUẢNG LỤC R§ 3ï 
dẾi —— HẾU NI]: TK, Đ cà cú tỆ ni taaasdteol 6601146 461 
MÃ TÔ TỨ GIA LỤC !§ 3H Jl 3 $#..................... 461 
MẠC DA KIỀẾM fï 8ÿ 8i|...................---2cccccccccrrscee 461 
MẠC VỌNG TƯỞNG 3š 3% ẨÄñL.............................. 462 
MẠCH Ÿÿ........................---2 2s 2s2xS2eEerkerrerkerkerkerrree 462 
MẠCH ĐAO $ 7J.............................--ccccccccerrerrrreee 




















MẠCH TRỰC #® Fï 

















MAI AM l§ ?Š........................... 
MAI ÓC ‡f‡ l......................... : 
MÃI MẠO TƯỚNG ĐẦU #ï 








































































MÃI THIÉP TỌA THIÊN SÀNG ?ï BH ZÈ đi jš...463 
MẠI PHIẾN LÃO BÀ THỦ GIÀ NHẬT Ÿï 3ä #: 3 
°i8 5 RE nh... .ố. nh 463 
MẠI SINH KHƯƠNG HÁN ïš /E #š ÿj.................. 463 
MẠI TỈNH TÌNH Ÿï 1# 1ñ...... ..464 
MẠI TỬ MIÊU ĐẦU #ï Z£ Äi fi........................... 464 
¡P9 ..ố.ốố.ốố.ố.. 464 
MÃN GIÁC # fŸ (1052-1096)..............................-. 464 


1097 


MỤC LỤC TRA CỨU 





MÃN KHỞI ïÿ ## (2-1562)......................--52cccccccee 465 
MANG MANG †lÌ: JÈ:..... ..465 




























































MANH GIÀ HẠT BỒNG #Èï ŸlI li: #........ ...465 
MANH MANH TƯƠNG DÃN Tï Tï 1H 5I............ 465 
MANH QUY TRỊ MỘC †ï t f ZK....................... 465 
MÃNH HỎA THIẾT SÀNG š#. 2k #‡ /J‡................. 466 
MĂNH LIỆT lñ: ZlJ...........................5-5c 255 ccccccersecreerxee 466 
MÃNH LỢI %# #|............... ..466 











MẠNH BÁT LANG ï# J\ Bý... ..466 
MT ĐK 200v ni anngtieS ..466 
MẠI ĐẠI 2K Í ¿6x 0149/486460a0AS006i. ti bd 467 
MẠT HẬU CÚ # Íấết fJ................... 22: ccccccccreerrrree 467 
MẠT HẬU NHÁT CÚ, THỈ ĐÁO LAO QUAN ® #4 

SE] 0H 1| 2 BR tin c0 han uốn tinh tt tac huàế 467 
MẠT THƯỢNG # _Ï-...........................-------:©52©5<5cse2 467 
MẠT THƯỢNG TRƯỚC CƯỚC THỦ XỨ 3% _L. # JỊ 
=1 hố... .ẽ.ẽ 467 
MẶC CHIẾU THIÊN #Ä F# 3X ...467 





MÂN ĐỨC #' ##.......... 





MẬT TẾ ca n1 xcczesbbrseeeEbiobekootttngbokssEo 468 
MẬT AM HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC ## f#š ÄI Mú ñ 
CN CN U00 00. vn. 468 
MẬT ÁN ## Ell.......................c- CC H112. 469 


MẬT ÁN THIÊN SƯ NGỮ LỤC ?% EỊ 3# li š1 ##469 
MẬT ÁN TỰ # KHI 3# 
MẬT HẠNH NHÃN THIÊN SƯ NGỮ LỤC ## 

8i]: T0 "hố... 
MẪI NGỮ 7 ..Ố.ốốỐố...ố. 





















































NA TY TT con G00/000 0090010000001 0008000101 00/0005: ck 470 
MẬU CÔ LÂM 7È Tỉ ‡ 

MÊ BA THẢO NGUYÊN 3š w Dị) ĐẸP ao sauaŸE 470 
MÊ ĐẦU NHẬN ẢNH ) Øf ?# Z..... .-.471 
MÊ LÊ MA LA 3X ## JR§ ##... ..471 
MÊ PHÙNG ĐẠT MA........... ..471 
MẼ HÒA THƯỢNG % #lI ï................................. 471 
0 1§»(6100:+ 1... 471 
MIỄN MIỄN HIẾN HIÊN (7 HIñi) [C77 Hlñi ] Bã 
"8m... ẽ.. 
MIẾT ĐỊA l# HH,................s... 2-2 202250022002222212 se. 
NIIET. TY XE 6 1211ioittttc A0 A0ni tt na d00i:0 coi s2 
MIỆT KHIÉT 1# šÿJ My 
MIỆT MIỆT TIẾT TIẾT {# f# f# f........................ 472 
MIÊU MẠO li it (506)..........................--cccccccccccee 472 
MINH AN ĐẠI SƯ HR 3# 7K Hïƒ.........................----c-. 472 













































































MINH BẢN HỊ 2 (1263-1323) ............................... 
MINH CHÂN THIÊN SƯ HỊ t X# lí. 

MINH CHÂU A-DỤC VƯƠNG SƠN CHÍ HỊ J1 ltƒ 
mi Am... ốc. ca 
MINH CHÂU NHẠC LÂM TỰ CHÍ !J MỊ #É #‡ 3# Ä: 
."ẽ..... ẽ.ẻẽốẽ.. 473 
MINH ĐẦU HỊ B........................ 225 222cc22recrrrrrrrreerree 473 
MINH ĐỨC Hj f# (1290-1372). .474 
MINH GIÁC HỊ %##.................. ..474 
MINH GIÁC ĐẠI SƯ HỊ #‡ 2 ÍiJ......... „474 
MINH GIÁC THIÊN SƯ NGỮ LỤC H] #† Xf li š i4 
“.......ẽ.ẽ.ẽ 4714 
MINH HÀNH H ƒ7 (1596-1659)......................---.- 474 
MINH HIẾN H] ## (?-1415)........................---.--c-ce. 475 
MINH HOÀI H] †š (1586-1630).............................. 475 
MINH HUỆ HJ Ÿï (1664-1735)........................--..---- 475 
MINH HỮU H # 

MINH KHÉ #% Ÿ 

MINH KHIÊM HOÀNG ÂN HỊ 3Š ?/, IÄ (1850-1914) 
`... .ốẽố. 476 
MINH KHÔNG HJ] Zš (1076-1141)......................-- 476 
MINH LÂM HỊ ‡k (1614-2).........................----cc-cccs+ 471 
MINH LƯƠNG H R (2-?)..........................--.-cccccs+ 471 
MINH MÔNG #š Jä......... ..478 
MINH NGỘ HJ {ï:...................... ..478 
MINH NGỘ THIÊN SƯ HỊ †# ..478 
MINH NHÂN NHÂN HỊ ïlR A................................. 478 
MINH PHÚC H] ï# (1591-1642)........................----- 478 
MINH PHƯƠNG H] 7 (1593-1648)...................... 478 
MINH QUẢNG J] J*........................---22cccccccerrrrerrrcee 478 
MINH SƯU #š ]#&.........................-2 75c cceccecrerrrrrerreee 
MINH THỌ H ]ö] (1682-1744).....................-..:---- 
MINH THÔNG Hj H# (1480-1543) : 
MINH TÍN HỊ {š (1512-1574)......................---..-----. 
MINH TOẢN HỊ ïf......................... 25c 2tr 
MINH TRÍ !Ứj #† (2-1196)........................---cccccccscccee. 
MINH TRIẾT HỮ| ÿW........................2225c222sccEEerrerrrrscee 
MINH TRIỆT HJj fẩ,......................-- 5-52 ©5e2csczxcrscsreee 
MINH TRUNG HJ 1! (1696-1776) 

MINH TUYÊN Hj ?ä (2-1472)....... 

MINH TUYẾT HỊ #š (1584-1641)............... 

MINH VẬT NHÁT TRI HỊ #J — #1 (2-1786)........ 
MINH VI ĐẠI SƯ HỊ ft lïï...............................- 
MINH VI MẬT HẠNH H] f ?# {T 

MINH VIÊN HỊ iãi.......................2- 22c E2 cEEerrrrerree 
MINH VU HJ ï (1599-1665)..........................-----:-52 
MÔ GIÁP TH: co cecná DA hop E2 0t án ca rdka 
MỘC HOẠN TỬ Z ŸŠ ''...............................-...---- 
MỘC NHÂN, THẠCH NỮ Ä À #i #... % 
MỘC THỰC THẢO Y  & #t%......................... 
MÔN ĐỊA [”] HỈU,................... S252 22s EEEEEcrErrrrrrrrrrrree 
MÔN ĐÌNH [Ï ÿ#........................--2cccccteEerrrerrree 





1098 


MỤC LỤC TRA CỨU 





MÔN ĐÌNH THỊ THIẾT ["] gš jũ ä3....................... 483 
MÔN KHÔNG TRUY HƯỞNG Ïf] Zš 3É Hựi.......... 
MÔN PHONG Ï'Ï Jổ......................... 5 ccscteExeErxerrrerree 
MÔN SĨ Ƒ] -L 
MÔNG ĐỒNG TAM BÁCH ĐẢM †# 
MÔNG SƠN Z# IÌ|.....................- 5c cscteEEEEEEExerrkerree 
MỘNG ĐƯỜNG ## 32 















MỘNG THÉ TẢU 3# †H: 
MỘT BA TY # 1 f. 











































MỘT ĐÈ THUYỀN †# Jš #ñ. ..485 
MỘT GIAO THIỆP 3 2È Ÿ................................... 485 
MỘT HUYÈN CÀM 3 ## ®.................................. 485 
MỘT HỨNG ## f................. ..486 
MỘT LƯỢNG l# iä................................-cccccecccrerree 486 
MỘT LƯỢNG ĐẠI NHÂN # tt % A.................. 486 
MỘT TUNG TÍCH # ff jj.............................------- 486 
MỘT Ý TRÍ 3 j# ƒ............................---cccccccrcerrrerree 486 
MỤC AM ft J*............ ..487 
MỤC CHÂU BẢN lš ÖW| |W............................---------- 487 
MỤC CHÂU ĐẠO MINH THIÊN SƯ NGỮ LỤC ## | 
ii 0Ð 1... 487 
MỤC CƠ THÙ LƯỢNG El #š #R Nữ...................... 487 
MỤC TRỪNG KHẨU KHỨ } 




















MUỘN MUỘN lä lä............ 
MY MAO DỊCH KHỞI JÄ # 5| ¡ 

MY MAO TƯƠNG KÉT JÄ # Ä#H Ất... 
MY PHÂN BÁT TỰ jJš 2 J\ #... 
MY TU ĐỌA LẠC jễ Š 












































































































X00) 18 8n... . 488 
NA (TẾ) s4 162000 222A 9900500200236 489 
NA BIÊN ŸÏÏ 3Š........................ kg nrng 489 
NA BIÊN CÚ ÿš š# #jJ.......................-.-©522cccccvrxcreererrs 489 
NA NHÂN ŸÏf /Á...................... -cccctnctnttntnrnreet 
NA NHÁT BẢO jj§ — 

NA NHÁT QUYÉT J 

NA NHÁT THỦ ƒjJÿ — 3 

NÀẠSU cá 60 c0 a0 00 srg giesoflneafE 
NÃ VĂN SE ni 0A00000vyA1d6 00-054. 
NAM AM Rïi Jš.................. ã 
NAM BÌNH ÂN TÂU Rï Jš lã 4.......................... 490 
NAM CÓC DĨNH ï #® # (1616-1673)................. 490 








BỊ... 


NAM DƯƠNG QUỐC SƯ Rj l2 
NAM ĐÀI TỰ Bí â 3.. 












NAM ĐƯỜNG R 3#£.................... : ..491 
NAM ĐƯỜNG NGUYÊN TĨNH li ?# 7ú #Ÿ......... 491 


NAM HOA TỰ Bä ‡È SẼ.........................----ccccccccerreee 491 
NAM MINH lã HJ (1576-1620) 
NAM NHẠC ĐƠN TRUYÈN KÝ Hi t§ 








NĂM NỔ Tế 100606 csedlbsekololteuaea 492 
NĂM PHÒ ĐÁ TỰ Tl li BE 5 easaseandeee 492 
NAM SƠN ĐÁ CÓ, BẮC SƠN VŨ Ñÿ 1lI ‡T # 4È 1Hi 
TT... . 492 

















NAM SƠN MIÉT TY Hš III Š 

NAM SƠN TỰ Bí LÍ S%... 

NAM THIÊN THIÊN TỰ E 

NAM THIÊN TỰ Rị Ï## Sẽ........................--5-ccccccccecrree 494 
NAM TÓNG NGUYÊN MINH THIÊN LÂM TĂNG 
BẢO TRUYỆN Ti 2È 7¿ HỊ X# MÀ fl đ 44............ 494 
NAM TUYẺN SƠN Hi 1# 

















NAM TUYẺN THIÊN SƯ E 
NAM TUYÊN TRẢM MIÊU 




































NAM VIỆN Rã lš.................................-.cccccrieeceee 
NẬN ĐỊT s01 ánh 0o A2 ti 0) 504560 03g 
NAN PHÙNG KHOÁI TIỀN ## 3# ‡ f#................ 495 
(87/75 TƯ TƯ NGON 495 
....496 
NẠP BẠI KHUYÉT g1 Rứ( i}.........................---cc---- 496 
NẠP KHOẢN ấl} ñ⁄E........................ 55c ccscccreerrerrre 496 
NẠP KHUYẾT ẩl ij....................... 225cc cccrecrerrrerree 496 
NẠP PHẠN A SƯ Ấ##t 8 lƒ lil'...........................--.- 496 
NẠP TĂNG (NẠP TỦ) 41 {# (4 TT).. ...496 
NẠP TĂNG BA TY 3 ft [1 &.............. ..406 
NẠP TĂNG HÀNH CƯỚC SỰ 3#t f# {7 JỊ 3£......496 
NẠP TĂNG MÔN HẠ 3# ft Íf] 'F.............. ..407 


NẠP TĂNG NHÃN TÌNH 3# f# lR lữ 
NẠP TĂNG TY KHÔNG 3 {# # 7L.. 
NẠP Y HẠ SỰ 3 F 3f 
NĂNG BỀ 11111 6cc60601102x6tt 00 tAANASU gi Là ai 
NĂNG GIẢI §š Íi " 
NĂNG HẢI §É Ÿ# (1886-1967).......................cc--ccc2 498 
NĂNG NHÂN TỰ #š {— Sẽ..........................----cccccccee 498 
NĂNG SỞ §§ Đï 
NĂNG SỞ SONG TUYỆT §É ft ## .................... 499 
NĂNG TÔNG fš 3£........... : 
NÊ ĐA PHẬT ĐẠI E 
NÊ ĐOÀN ÿJ¿ läi.................. 
NÊ NGƯU NHẬP HẢI ¿ 7F À ###........................ 499 
NÊ THÂN THIỆT ÿ¿ JÉ ïf...............................------- 
NÊ TRUNG TÂY THÔ ÿŸ r[! ÿE 
NẼƒ£. fã.......................................... 
NẼ KHÁN GIÁ HẠT HÁN 
NGA MY SƠN l#t JR IÚI..............................- 
NGA VƯƠNG TRẠCH NHŨ fŠ + }# ÿt.............. 
NGÃ TRÁNG 3È jL..........................--2-222ccccrecrrrrerrrree 501 
NGÃ TÙNG LAI NGHI TRƯỚC GIÁ HÁN 3È 4# 2£ 









































































1090 


MỤC LỤC TRA CỨU 





NGAO NGOA ## ñÍ[........................... 0c cccccerkcrerres 501 
NGÂN SƠN THIẾT BÍCH #§ Il\ 8 Rš 
NGẬT KHẨN H2, fŠ.....................c-ccccctiecteerertrerveee .502 
NGẬT LẠO THIỆT ĐẦU l2, t# 7 ðÄ..................... 502 
NGẬU ÍCH TÃ Sinh, 0151 0SU/8G16 280000 rat 2g 

NGHI SÁT ŠÝ š%.......................... 22222222 EcErErrrrrerrrree 

NGHI TÌNH ŠÝ J# „ 
NGHI YÉN f# ?# (876-990)..................----cccccccccee 
NGHĨ BÁT NGHĨ l#š %4 lji...............................----.-- 
NGHĨ HÀN SƠN THỊ ## Z II 3‡ 
NGHĨ TÂM TỨC SAI, ĐỘNG NIỆM TỨC QUAI ## 






























































































TP NHI =:: Ji an ii. nh 503 
NGHĨA DOÃN 3Š ZF (1220-1275).........................- 503 
NGHĨA GIỚI 3$ 2ì (1225-1280)...........................-- 503 
NGHĨA HẢI 3§ ï# : 
NGHĨA HOÀI 3# †È (993-1064)............................-- 504 
NGHĨA HUYÈN Ÿ$ % ...................................---5cccc- 504 
NGHĨA KHÔNG #Š Zš...........................----ccccccreerrrree 504 
NGHĨA NĂNG S§ §É.............................-----ccccccccrccee 
NGHĨA NHU #§ %4 (-993) : 
NGHĨA PHÚC #Š 3d (658-736).............................-- 505 
NGHĨA SƠ #§ ?3JJ (895-951)..........................-ccccccccces 505 
NGHĨA THANH #§ ïŸ (1032-1083)........................ 505 
NGHĨA THÀNH #Š ïÿŸ.........................-2-©22scccrccrrrerrrree 
NGHĨA TÔN #§ # li Hi 908).. 

NGHĨA TRUNG ŸŠ JŸ!..........................-25ccccccreccrrrveee .506 
NGHĨA VÂN (1253-1333)..........................-cccccccrrceee 506 
NGHĨA VIÊN #§ [ä|....... 

NGHIÉT THÓC l‡ Öj¿. 

NGHINH GIANG TỰ 1ú ?I - 
NGỌA LONG lÄ ïÏÈ..........................-5- 25c ccccrerrerreee 
NGỌA LONG TỰ lÄ ïiễ S#..................................... 506 
NGỌA VÂN l # ' 
NGỌC LÂM QUÓC SƯ = # B fii...................... 507 
NGỌC PHẬT TỰ *E Ít SE.........................---c-cccccccrs 507 
NGỌC PHONG THÁP *k l§ l‡............................- 507 
NGỌC TUYỂN TỰ +: 3# 3£................................... 508 
NGÔ DI 3% †â ì (1939-) 

NGÔ KINH HÙNG % #€ § 

NGỘ AN lỗ /........................... reerreerree 
NGỘ ÁN i§ KHI (1019-1088) 

NGỘ BẢN uÊi SƯ †# 2 ï# ñ......................... 509 
NGỘ CHÂN †# 

NGỘ CHÂN ĐẠI LSU TẾ IS HP nsnaesaeade 510 
NGỘ DUYÊN ŸŠ ##....................... 0c cnerierrerree 510 
NGỘ HIẾN 3Š ?f (922-1009)....... ..510 






NGỘ KHÔNG ĐẠI SƯ †# 2š 2 li... 


NGỘ KHÔNG THIÊN SƯ †# Zš 3l lIji... ..510 
NGỘ MÔN l#t Í”]........................--- 222cc xEEeErrerrrerree 510 
NGỘ NGUYÊN T# 76 (1615-1678)........................- 510 
NGỘ NINH ‡8 ? 





NGỘ TÂN Ti šï (1043-1115)..........................-...--- 510 





NGỘ TIỀN †#f 3# (1612-1673).........................-------- 
NGỘ TRĂN ìŠ Ÿ§....................... XS 
NGỘ TU THIÊN SƯ †# {# 3# fïli...........................-- 511 
NGỘ XUÂN ff ## (1835-1895).............................. 511 
NGÓC AM? JŠ.......... 22 ccaeecerobdesree 511 


NGÓC AM TRANG THIÊN SƯ NGỮ LỤC 3 /š 3F 
¿8H12 8 n8 8n nỶẽn.....ốố 

NGÓC LŨ SINH ZŠ J# 7E 
NGÔN ĐOAN NGỮ ĐOAN ïï ?ff ñ if.................. 511 
NGÔN THƯỢNG SINH NGÔN, CÚ THƯỢNG SINH 
CÚ ä E“##. ®J.EE#1... ...512 
NGỘT AM 7L Ƒ (1197-1276) 
NGỘT AM PHÓ NINH THIÊN SƯ NGỮ LỤC 7Ú Ƒš 
ý 3 THỊ ñH ## 
NGU AM j8 Ƒš.. 





























NGỤ DI TT ev  lỀNG: 23 at SA ĐÁ Hàá SON ty 513 
NGŨ DIỆP HOA #i #š‡ 4È...............................-.------ 513 
NGŨ DIỆP THIÊN ĐĂNG ïï ## TT ##.................... 513 
NGŨ ĐÀI SƠN Tí #Ý IÌ|........................©222-522s2cccccez 513 
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN Tỉ !Š # 7ú............... 514 
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN TỤC LƯỢC T¡ !Š # 7ú 
18 nh. ẻẽ rẽ. 514 


NGŨ ĐĂNG NGHIÊM THÓNG Tỉ !Z ji#t f#......... 5 l5 
NGŨ ĐĂNG NGHIÊM THÓNG GIẢI HOẶC THIÊN 

























































1i }ð Bị iX Ít TR Hi..................... re 515 
NGŨ ĐĂNG TOÀN THƯ ïï ## 4% ä‡...................... 515 
NGŨ GIA BIỆN 1ï #% #Ÿ 

NGŨ GIA BIỆN CHÍNH Tr #% ## II mc 
NGŨ GIA CHÍNH TÔNG TÁN ïï #% IE 2š #†.....516 
NGŨ GIA NGỮ LỤC + 3š ñ ?#..........................- 516 
NGŨ GIA THAM TƯỜNG YẾU LỘ MÔN Tỉ % # ïÝ 
£) 8H nn". ãẽãẽ. ... ốc 516 
NGŨ GIA TÔNG CHỈ TOÁN YÉU T¡ 3% 3š ñ #š # 
N00 viÀ lề co đoan bì tk giết 3W 80g sec dat chua ni, 517 
NGŨ PHÁI NHÁT TRÍCH ĐÔ Tí }£ — Ñ lã|....... 517 
NGŨ PHÚC TỰ THÁP Tï¡ 3# 3? ##‡........................ 518 
NGŨ SƠN THẬP SÁT Tí IÌI -Ƒ Ä|......................-- 518 
NGŨ TÔ SƠN ïTï ïfl IÌị 918 
NGŨ TÔNG 1 2š............... 519 
NGŨ TÔNG NGUYÊN ïï 3š J#...........................-- 519 
NGŨ VỊ QUÂN THẦN Tí f. #† Er........................ 520 
NGŨ VỊ THIÊN Tí. BỆ ŸŸ...................... 255 ccceccrrecrree 520 
NGUYÊN AN 7ú 3# (834-898) ....520 
NGUYÊN CẢNH 76 8ï (1577-1630)...................... 521 
NGUYÊN CHÂN THIÊN SƯ 76 I š# fí................ 521 
NGUYÊN DIỆU Jñi # (1238-1295) ....521 
NGUYÊN HIỀN 7 Ÿf (1578-1657).. ....521 
NGUYÊN HÓI 7ö lÍỹ (1292-1372)... .521 
NGUYÊN KHUÊ 7ú #‡ (644-716)......................... 521 
NGUYÊN LAI 76 2£ (1575-1630)..........................- 521 
NGUYÊN MẠẬT 76 ä# (1579-1649) ....522 
NGUYÊN QUANG 726 3 (1290-1367)................... 522 


MỤC LỤC TRA CỨU 





























NGUYÊN QUY 7ö ắR.........................---©2-2c2cccccrserrrree 522 
NGUYÊN SÙNG 76 ?š (713-777)... .522 
NGUYÊN TẾ 76 š (1620-1707)... ..922 
NGUYÊN THIÊU 76 † (1631-1721)...................... 522 
NGUYÊN THÔNG 76 lữ (1136-1209).................... 523 
NGUYÊN TĨNH 7ö ## (1065-1135).......................- 523 
NGUYÊN TĨNH 7 ïïft (1312-1378)........................ 523 
NGUYÊN TRIỆU Jjt #£....................... ..523 
NGUYÊN TRƯỜNG 76 (1284-1357) 523 
NGUYỆN CHIÊU J§ lñ....................... ...524 
NGUYỆN HỌC J§ ##' (2-1 174)...........................-..- 524 
NGUYÊN TÈ li ÿ#.........................-- cccnrerrerrerree 524 
NGUYỆT GIANG CHÍNH ÁN THIÊN SƯ NGỮ LỤC 
HT + EI X# Ít š ô#..............................ìcc or. 524 
NGUYỆT HÀ ïj Eš (1855-1017) s4b6yumvsttgcinb Mi 
NGUYỆT LĂNG TOÀN H 8l 2 (1855-1915)... 
NGUYỆT LUÂN 




















NGUYỆT NHẬT 
NGUYỆT QUANG TỤ H xã. 
NGƯ MỤC HỖN CHÂU Ất 





























NGỮ LỤC ä# 
NGỰ CHÉ GIẢN MA BIỆN DỊ LỤC ƒI ?i| ð# Jề 3š 3Š 
> nn...ẽ ốc. nh 526 





NGỰ TUYẾN NGỮ LỤC fJ 3š šš $# 
NGƯNG MẬT THIÊN SƯ Š#š # 3# Íi 


























NGƯNG MÂU #š WÊ............................. 

NGƯNG TỊCH ĐẠI SƯ 3# # X li 

NGƯỠNG SƠN HUỆ TỊCH THIÊN SƯ NGỮ LỤC ÍfI 
l0 i8 Tản  ..... 527 
NGƯU ĐẦU SƠN Z”F BẾ IÌI.......................--2--7555c2 527 
NHẠ NÊ THỦY ## ÿ 7K...............................---------- 527 
NHẠC LÂM TỰ ft ÿ# SẼ.......................----ccccccrreerrree 527 
NHAI PHƯỜNG HÓA CHỦ Ấ#ï #ÿ 4È 3:.. ..528 
NHAI NGHIỆP ÿ# ŸŠ................................--7-55cccc5sc5S- 528 
NHAM TUẦN #ï fÊ (882-966)..............................- 528 
NHÀN NGÔN NGỮ [jlj ï ãữ.................................. 528 
NHÀN TRẦN CẢNH ÏÄj J lš.............................. 529 
NHÃN HR..............................-. Q21 21 0121101022010 01001 6excrke 529 
NHÃN CÂN ÏlR ƒƒƒ.......................---- 222cc Eerrrrrrrrerrree 529 
NHÃN HOÀNH TY TRỤC ÏR Rš #3 #.................. 529 

















NHÃN LÝ TRỪU ĐINH, NÃO HẬU BẠT TIẾN ñR 11 
3h ÊT Hú 3À fñ.................. 
NHÃN MỤC ÏR 
NHÃN QUANG LẠC ĐỊA IIR 
NHÃN THÁP SI l8 ‡# H..... 
NHÃN THÂN THỦ BIỆN ÏR š# 3 
NHÃN TÌNH ĐỊNH ĐỘNG llR Iÿ 2 
























































NHẬM CHÂN ƒ£ IĂ.............................----2-ccccccsrrrerrrree 530 
NHẬM KẾ DŨ ƒf: 4X fi (1916-2) ` 

NHẬM MA Í§ JE.......................----ccctcrererkerrerrree 531 
NHẬM VẬN ÍE š#..........................-- cccccrcererkerrerres 531 
NHÂN Ác 163 tu Lo EUANAROLSSGEGigtissattaig 531 


NHÂN CẢNH CÂU BÁT ĐOẠT À\ 3š {H 4 ẤẼ...532 
NHÂN CẢNH LƯỠNG CÂU ĐOẠT I f:[ J# Sỹ đã BI 





S5 ` na... 532 
NHÂN CĂN À\ ]Öd..................... 5 set 532 
NHÂN CÔNG À, ˆT...................2---cccceckeerkeerkeerxeerxee 532 
NHÂN DŨNG {ˆ Zÿ..................---ccccckerkerkeerkeerkee 532 
NHÂN DUYÊN E # ^^... 532 


NHÂN KHÁCH ÄÀ\ #ï.. 
NHÂN KIỆM {- fậ 








NHÂN LỰC Ä' 7)..... ..533 
NHÂN NGÃ \  Ÿ....................----cccck re 533 
NHÂN PHÁP À\ Ö.......................--ccckeeckerterkrerkerkee 533 
NHÂN PHONG XUY HỎA EỊ J# tW #k.................... 533 


NHÂN THIÊN A _Z 
NHÂN THIÊN BẢO GIÁM À_ ZX ?ï ## 























NHÂN THIÊN NHÃN MỤC A ® ïR H............... 534 
NHÂN TIỆN [l ff..............................-- ..534 


NHÂN TRÍ {— #† (1812-1902) 





NHÂN ÚC {- ïiý (900-736) .... 535 
NHẬN DANH NHẬN CÚ ñ# #4 ï# £J................... 535 
NHẬN DIỆP CHỈ ĐÈ ï# #£ IE lặ (107)................. 535 


NHẬN NÔ TÁC LANG ï# #w {£ Bị 
NHẬN QUÁT BÌ VI MÃNH HỎA ï# lñ J⁄ lã 





NHẬP CHÚNG À^À. # 
NHẬP ĐẠO ¿2À lễ 222120 6áxev dao tietbecsasu 
NHẬP ĐẠO AN TÂM YÉU PHƯƠNG TIỆN PHÁP 
MÔN À lắ #% ;ù # 7 ff ‡* Ƒ1............................ 
NHẬP ĐẦU À. HÏ.........................---ccce- 























NHẬP ĐỊNH À Z# 











NHẬP HẢI TOÁN SA À. 3# #† ỳ}......................... 537 
NHẬP HỘI ^. #Ỳ...............................-- c-ccsccccrrrreerecrr 537 
IJ5P.EI8 y2 - SH 0n 337 
NHẬP MÔN À\ [”Ï.................... 2-2222 2222222EE2EEEErrerrree 537 
NHẬP NÊ NHẬP THỦY À\ ÿ£ A 7K..................... 537 
NHẬP NÊ THỦY À\ ÿ 7K............... -538 
NHẬP THÁT À. 3%... 538 
NHẬP THÁT ĐỆ TỬ ..538 
NHẬP VIỆN À. lỦš........................--25c2cccccrcerrerrerree 538 
NHẬT XU LÀ BẪ co 600x006 nsEkf00s0 104 sa 538 
NHÁT AI NHÁT TẠT —- ‡â --‡#......................... 539 
NHẬT BẠN để 2 tu Ãt tung A6nsesanie 539 


NHÁT BAN ĐẢM BẢN ĐẶC NHÂN TÁNG — ## ‡⁄§ 








NHÁT BÃO VONG BÁCH CƠ -¬ 8l 4š Tỉ 8|... 
NHÁT BÁT TIỆN CHUYÊN — ‡#t ff ##............... no 
NHẬT BIỂN” 2Ö: nxcccyssuaoobaoaarsdo 539 


1101 


MỤC LỤC TRA CỨU 


















NHÁT BỎNG —- ÿẼ.................5-ccccctncteerrerereeg 539 
NHÁT BỎNG ĐẢ SÁT —- ‡§ †f š# ..540 
NHÁT BÚT CÂU —- ## 4J.......... ..540 
NHÁT CÁ BÁN CÁ — fJ *- {fi............ 540 


























NHÁT CÁ HÒN THÂN VÔ XỨ TRƯỚC —- fñ ## 
#t Jã 3. "xa ốn..ẽ.ẽ ốc. 
































1 Bị fĩ ZE ïÖ......................-- kg gerrey 
NHÁT CÀM NHÁT TÚNG —- |8 —- 

NHÁT CHÍCH NHÃN — ® [iR....... ¬ế 
NHÁT CHÚNG — Z#.....................-2-cccccccckerkeerseee 
NHÁT CHỦNG —- đả 
NHÁT CHÙY —- 
NHÁT CHÙY TIỆN THÀNH —- 
NHÁT CHUYÊN NGỮ — Ï# š# 
NHÁT CƠ — ÿŠ (1630-1708)..........................---.---- 542 
NHÁT CƠ NHÁT CẢNH — š — 
NHÁT CÚ —- fj.......... 
NHÁT CÚ ĐẠO ĐOẠN — #⁄j Sà lỊ.... 
NHÁT CÚ ĐẠO TẬN — ÍJ ìš äï...... 
NHÁT CÚ HỢP ĐẦU NGỮ — na & BR ñ8........... 543 
NHÁT CÚ TIỆT LƯU VẠN CƠ TÂM TƯỚC — #J #Ä 

















NHÁT CÚ TRI GIÁO —- ñJ #I ‡#f.. 


































NHÁT CÚ TỬ — f#J 7...... 

NHÁT DAO THIÊU TỰU —- x 
NHẤT DẪN — 5|..........................-2-5222+2cccsereerrrrerrrree 
NHÁT ĐẠI TẠNG GIÁO —- Ä j# #t.................... 544 
NHÁT ĐẠI THỜI GIÁO — {È I‡ #f...................... 544 
NHÁT ĐẢM THIÊN —¬ ÿ# šŸ................................. 544 
NHÁT ĐAO LƯỠNG ĐOẠN HÁN — 7J Bị # 33544 
NHÁT ĐẠO THÂN QUANG — i# #! %:.............. 545 
NHÁT ĐẶC NHÁT THÁT — ƒ§ — 2K. = 
NHÁT ĐĂNG — ##š.....................---c- cv tvknvxerkeerrxee 545 
NHÁT ĐỊNH — # (1783-1874)...........................-..- 545 
NHÁT ĐIÊU TRỤ TRƯỢNG LƯỠNG NHÂN PHÙ —- 
#41: ñ NA ĐK... kia 
NHÁT ĐOẠN SỰ — : 

NHÁT ĐỘI — Ï#........................- 252222 2EEEeErrrrrrrerrree 
NHÁT GIA YÉN — # ®%.... ..546 
NHÁT HÀNH THẢO — 3# ##................... ...546 
NHÁT HOA KHAI NGŨ DIỆP — t4 bi †i đš...... 546 
NHÁT HỎA LỘNG NÊ ĐOÀN HÁN — #% ## ÿE l8i 
0 TỶ"... ẽ.ẻẽ 547 
NHÁT HỎI ÂM THỦY, NHÁT HỘI TRƯỚC É —- ii 
0150-80 n6. 547 


NHÁT HỘI CỬ TRƯỚC NHÁT HÒI TÂN —- |H| 8# 2 


NHÁT HỘI —- 
NHÁT HỘI NHÁT THIẾT HỘI —- 
NHÁT HƯỚNG —- lï|.......................---222c2+2z+z+zzxerrrsee 
NHÁT HƯỚNG —- ##..........................---ccccccreeerrreerrree 


























NHÁT HỮU ĐA CHỦNG -- # # lš................... 548 
NHÁT KHÁCH PHIÊN LƯỠNG CHỦ — # #i Nj 3: 

." ....ẽẻ..ẽẽ 548 
NHÁT KHANH MAI KHƯỚC — ÿÿ #† #JI............. 548 
NHÁT KHOẢN TIỆN CHIÊU TỰ LÃNH XUẤT ĐẦU 
— Ä#W it ‡ H #8 HH BÃ............................................ 548 
NHÁT KHÔNG —- Zš (1603-1664)........................ 548 
NHÁT KÍNH —- ƒ#.................... 2. 22s 2222 EEerrreerree 548 
NHẬT KY ST lái: 8V A42 cauAJfHAAveovAhei 549 
NHÁT LẠC TÁC — #4 & ..549 
NHÁT LỆ TY — Ấf# #ất...................... 5c ccccccreerrreerree 549 
NHÁT LỘ PHÚC TINH —- ## %ãj Öš........................ 549 








NHÁT MANH DẪN CHỨNG MANH —- ï 5l # 










































































NHÁT NA CÁ —- JHẺ fấñ.......................-ccccccccrrecerrree 
NHẬT NẤP TL G2210 neeadnviidtevAefneeai 
NHÁT NGÔN TỨ MÃ — : 
NHẬT NHẬT, Suy a9 nu ván tác 0 
NHÁT NHẬT BÁT TÁC, NHÁT NHẬT BÁT THỰC 

®f£ › VỆ NT 550 
NHÁT NHƯ —- #fI (1352-1425)........................------- 550 
NHÁT NIỆM BÁT SINH TOÀN THẺ HIỆN — ® 
1e nn..ốốẽốẻẽ. 550 
NHÁT NIỆM VẠN NIÊN —  #š #E.................... 55I 
NHÁT NINH — ## (1274-1317).....................-----ccs¿ 551 
NHÁT PHIÉN BẠCH VÂN BÁT LỘ XÚ — }ƒ ÉI # 
2 ñã IMụ.... 










NHÁT PHÓNG NHÁT THU 

NHÁT SẮC BIÊN SỰ —- fé, 3Š 

NHÁT SÁC VÔ BIỆN XỨ — f#, #t ð† Jä.............. 551 
NHÁT SIÊU TRỰC NHẬP — ii f ^.................... 552 


























NHÁT SIÊU TRỰC NHẬP NHƯ LAI ĐỊA — ## #í ^À. 





















NHÁT SINH THAM HỌC SỰ —- 7 
NHÁT SƠ — 3J.......................... 

NHÁT SƠN — IÏI.. 
NHÁT SƠN QUÓC SƯ DIỆU TỪ HOÀNG TẾ ĐẠI 














SƯ NGỮ LỤC — tị | ñli # 34 3ˆ ÿ 2 Hili ã #&552 
NHÁT TẠT PHIÊN THÂN — ‡# ## #‡................... 553 
NHÁT TẠT TẠT ĐẢO LIÊU — ‡#§ ‡§ f#| Ƒ......... 553 





NHÁT TÂM —- 4b 
NHÁT TÂM PHÁP — ¿ùò ‡š 








NHÁT THÁI LƯỠNG TRẠI — #2 R§ #š................ 553 
NHÁT THANH LÔI CHÁN CUÔNG TIÊU KHỞI —- 

SẺ RE ĐẤT ni 00a rrssedycdsrerattoh 553 
NHÁT THANH THIÊN — ïïi # ...........................- 554 








NHÁT THỈ — lẻ 








NHÁT THỜI — IR 
NHÁT THỦ ĐÀI, NHÁT THỦ NẠI — 3 











1102 


MỤC LỤC TRA CỨU 







































































7” .......ẻố.. 554 
NHÁT THỪA — Z%. ..555 
NHÁT THỪA CHÂN PHÁP — Z# I ‡*.. ...555 
NHÁT THỪA LÝ — 3# #ï.........................----ccccccc2 555 
NHÁT THƯỢNG — _Ï-..........................----©-cz+cccecccse+ 555 
NHÁT TIÊN QUÁ TÂY THIÊN —- ẩ# ì# ĐH ZX....555 
NHÁT TINH —- BỶ.................. 2-56 cteEkEEkrrkeerkeee 
NHÁT TINH MINH — X# HỊ 

NHÁT TRÁT — ã‡{............... 

NHÁT TRÀN PHÁP GIỚI 

NHÁT TRI BÁN GIẢI —- 4 3“ f 

NHÁT TRIỆT —- Íổ1.........................---2-22cccccsesrrserrrsee 
NHÁT TRƯỚC ——- 3#f......................---222c2+cccerrrrerrrree 
NHÁT TRƯỜNG MA LA — 12 JÈ ## 

NHÁT TÚC GIÁC — fi‡ ŸŸ.........................-----cc---- 
NHÁT TỰ CƠ PHONG -- #: Bš #*....................... 557 
NHÁT TỰ THIÊN — # ...957 
NHÁT TỨC BÁN BỘ —  *#72.. ...557 
NHÁT TỨC NHÁT THIẾT, NHÁT THIẾT TỨC 
NHÁT — RỊ — ÿJ , — #J RỊl —........................... 557 
NHÁT VẬT TRƯỜNG NIÊN — #J R #.............. 557 
NHẤT VỊ THIÊN — !W§ šŸ .................................-- 557 
NHÁT VÕNG ĐÁ TỰU —- & ‡ƒ ðÌ....................... 558 





NHÁT XƯỚC XƯỚC ĐẮC — 1ñ 3# #8 
NHẬT CÁP H #â. 




























































































































































































































































NHẬT DỤNG 

NHẬT NAM TRƯỜNG CHÍ £ 

NHẬT NGỌ ĐẢ TAM CANH H “F ‡[ = il........ 559 
NHẬT NHẬT THỊ HẢO NHẬT z# H..... 559 
NHẬT TỊCH EÏ 47 ............................-----2--2+2cse+crsesrrsee 550 
NHẬT TIÊU VẠN LƯỢNG HOÀNG KIM H #1 # 
_."" ......ố... 560 
NHẬT TRUNG ĐÀO ẢNH H| th 3k # _ 
NHẬT TRUNG MÊ LỘ H 'h 3 #........................ 
II sIBII1118]: 0S 1... 
NHÀ E- Bế con 0i 0806080806008 ng 560 
NHI ST: 200000000000 06011900000360004 0106 00102 00604 560 
NHỊ CHỦ NHỊ TÂN —ˆ 3: —- ?ï............................. 561 
NHỊ CHỦNG NGỮ —- ‡§ ï#:....... ..561 
NHỊ ĐẦU TAM THỦ —ˆ B{ — ...561 
NHỊ ĐẦU TAM THỦ HÁN —ˆ Đï —“ ............ 5Ó Ï 
NHỊ LỤC THỜI TRUNG —ˆ Z lÿ !'...................... 562 
NHỊ NHÂN ĐÔNG TÂM, KỲ NGHĨA ĐOẠN KIM —” 
2N IR|- oi d5. BỊ Sao vàicntontrhspbxtybneiltif 562 
NHH NHÀ PT A22 2166618022108 200400A6610A550 562 
NHỊ PHẬT THỪA — ƒlÿ 3............................--------c-e+ 562 
NHT. TẾ: E0 (Niên cà na Q02 r0 ca i24, 





NHỊ THẬP BÁT TỎ — -Ƒ- J\3H 
NHỊ THẬP BÁT TRUYỀN — -| 
NHỊ THỜI CHÚC PHẠN —- H‡ 3# § 

NHỊ TỔ AM — ŸÑ JỀ..................... 00c 2 cecrerrerree 


































NHỊ TÔ ĐOẠN TỶ —- #{ lất #Ÿ.............................. 563 
NHỊ TỔ LẬP TUYẾT —: 3H 3z ..563 
NHIÊM CHỈ 3 ‡...................... ..563 
NHIÊM TẬP 3# ï3...........................--- 22c ccreecrrrrrrreerree 563 
NHIÊN: 192ox0 0 1001010iteasrkEiiivsdfvoav vui 563 
NHIÊN TẮC #Ä Rl|.........................222-222cc22xeccrrerrrrerrree 

NHIÊN THẢ ##Ä 'H.............................--22-2222c2cxzcrrrerrree 


NHIÊN TUY # H.... 
NHIÉP THỌ ## Z. 
NHIỆT ï4.................... 
NHIỆT HỒNG 
NHIỆT LOẠN & äiL........................................c-ccccccee 
NHIỆT MAN #4 ñÖ............................. coi 
NHIỆT MUỘN tk [#j 
NHIỆT PHÁT #Ä Ố............................-2- ccccccrerrrrrrrree 
NHIÊU Â#...............................222-2222 2 2E 2E. crrrrree 
NHŨ đỀ: 221261888266 

NHU NHƯ NHIÊU CHỈ # #I #š ‡# 
NHƯ BÁI fI li (1615-1664)......... 
NHƯ BẢO II ? (890-960) .... 
NHƯ BÌNH CHÚ THỦY II ï# yÈ ZK..................... 565 
NHƯ CHÂU TÂU BÀN, BÁT BẠT TỰ CHUYÊN đi 
25ha: 882ATcrAI=I 1: 1n 566 
NHƯ CỦNG ii ‡ (1222-1289) 
NHƯ DIỄM Ji # (1151-1225). 
NHƯ GIÁO # fề (1374-1443). 
















































































NHƯ HIỆN II Ö (2-1765) ........................-2-555-555c- 
NHƯ HỌC ñI ## (1585-1633) ............................--.-- 
NHƯ HỘI ii # (744-823)..........................¿27cccccccccee 
NHƯ LAI THIÊN iI 3 ŸŸ.................................---. 
NHƯ LÂM li #£ (1274-1339).......................---ccce. 
NHƯ MÃN ÏI ïä............................--ccccccccrerrerrerreee 
NHƯ MÃN II f#t (850-920) ......................ccccccccccc 
NHƯ NHÃN TỪ PHONG ii llš 3£ J (1864-1938)568 
NHƯ NHƯ li (TỔ QUẠ),.......................----55-5c52 569 
NHƯ NHƯ | Ïl...........................----22©-sccxsczzcrserecrs 569 
NHƯ NHƯ BÁT ĐỘNG fI #1 4 8J)....................... 569 
NHƯ NỘT | ñJ....................... 2-5555 22ccxcxecrxerxerseereee 569 
NHƯ PHÁP Ïïl ÿE...................... 52 22c rrrerrrrrrrrrerrrree 569 
NHƯ TÂN Í 3ï...................... ..570 
NHƯ THIÊN II XE (1538-1598)... ..570 
NHƯ THÔNG ÍlII ïñ (1523-1595). ..570 
NHƯ TỈ #II Ẩ (1602-)..................-.2:22cccccccsscscccee 570 
NHƯ TỊNH II ‡#' (1163-1228).........................---c---- 570 
NHƯ TỊNH HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC # 3# #1 li 
Em"... . 570 
NHƯ TRỪNG LÂN GIÁC 1t š# Äð #Ÿ (1696-1733)571 
NHƯ TY I fử (1320-1385)......................-.--------- 
NHƯ Ý THIÊN SƯ II 2š X fil : 
NHŨNG ác cctNh sa tetEol4i 0i xs0rs22ig oi 
NHƯNG TIÊN ƒƒJ lÍ......................----2:22ccc5ccsccscccee 
NHƯỢC AM ## Ƒš.................................Scceirirreo 





MỤC LỤC TRA CỨU 





















NHƯỢC PHÀM NHƯỢC THÁNH #3? J\ 3ï #l.....572 
NHƯỢC VI 3ï ÿä..................----5ccccceccrrerrrreerree ..572 
NLƒ , H8,......... ...573 
880507777... .ố...ốẻốẽốẽ 573 
NỊ CHI MẠO TỬ, CÓT XÚ BÓ SAM lịt Jä l -7- Hỗ 
VÊ ANH 22 20:09 0 2012000Ay 04 sa ánh bể / 

NIÊM BÁT PHƯƠNG CHÂU NGỌ 





NIÊM CHÙY CỬ PHÁT ‡h RÉ ## : : 
NIÊM CHÙY THỤ PHÁT ‡j¡ ễ ## 















































NIÊM CỎ Ïjj TT..................... Ăn cty 
NIDM BH v20 00 010g 0g Ác CA co s3 
NIÊM LỘNG Ïjï ZÏÊ.........................à.222S2c2ccecrerrerree 
NIÊM TỤNG Ïjl ?ï[........................s Sccccerrerreerree 
NIÊM VẦN li [Ïj......................--- 2c ererrrerreerree 
NIÊM XUYẾÉT li ÿÖi.......................--©222222xcEEErerrrerrrree 
NIỆM PHÁP HOA 2t ‡ !# . 

NIỆM THƯỜNG 3 ?/ VHỆ +). 

NIỆP PHÁ ‡& f(........................... 

NIÉT-BÀN DIỆU TÂM ti #2 #} ¿ 

NIẾT-BÀN ĐƯỜNG ii ## 3#................................ 





NIÉT-BÀN ĐƯỜNG LÝ HÁN li #4 3ý 
NIẾT MỤC SINH HOA ‡# H 2: 4 



















































NIẾT QUÁI ‡# ‡#............................. 

NIỆU SÀNG QUỶ TỬ 

NINH NHÁT SƠN ## —- = 
NINH PHÚC TỰ ## 3ã ##................................---ccc- 
NỘI ĐẠO TRÀNG |À ìš jj.................................... 
NƯƠNG SINH DIỆN #R 2E IÍ[.......................... ...-- 
NỮU NIÉT ‡f ‡ 

SN"... 

OAI ÂM NA BẠN J ?ï 7 WE........................--cccccccs 
OANH OANH KHẢI KHẢI lãi láJ fậ fiã _ 
OANH OANH TÙY TỤC #š #§ Bữ {8...................... 
l955/\0MNĐM—7-.ec ẽ.ẽ.nẽ.... ốc 

Ô KÊ TUYÉT THƯỢNG HÀNH § Ä† ®# E {7...578 
Ô LUẬT LUẬT & f#&—.......................................... 579 
Ô QUY HƯỚNG HỎA 48 8 li] %......................... 579 
Ô:QUY: TỦ § T8 0162662 0 xetaaodecsaesle 579 
Ô QUY THƯỚNG THỌ #; ẤE l- R‡ ..579 
Ô YÊN THÀNH MÃ  #š HÈ Ƒ: ..579 
Ó PHÁT i§ ##...... ...579 
D Ế Áo) 10665 02 002 i2yxs0 s0001012/10.0 1600930181000. nể 580 
15P.À0 SEO TT NO NNG 580 
PHÁ AM TỎ TIÊN THIÊN SƯ NGỮ LỤC fï# Ƒš šH Z: 
›:8.n8 8P ớẽ ẽẽẽẽx...... ốc. 580 
PHẢ“ HẠ: ĐỶ 5Ã 1:20 00001002N0012VXE1AXG0titsietooi 580 
PHÁ SƠN TÔ SƯ ÿŸ 1l\ 3fi fi...........................---2- 580 
PHÁC ‡# 

PHÁC ÂN ## lã 

PHÁCH TÍCH ÏÏƒi ŸŠ........................-----2-22cscccrssrrecrrre 580 
PHẠM KỲ Ÿ# H (1296-1370)......................-c---ccccc¿ 580 














PHẠM NHÂN MIÊU GIÁ %1 Ai l#................... 581 
PHẠM SÁT #Ê ÄI.............................. „581 
PHẠM THIÊN TỰ 3 Z 3£... ..581 
PHẠM TIÊN #£ {il (1292-1348)........................-----+ 581 
PHẠM TÔNG 4â: TY ốốẽẽ 581 
PHẠM VĂN LAN $# 3 Yil (1893-1969)................ 582 
PHẠN ĐẠI TỬ 8W Í ^ƒ...........................----cccccserece 582 
PHANH PHẬT ĐOẠN TÔ 7š 4) # ‡1.. ..582 

















PHÁP ‡# 












































PHÁP AN ‡# 3%... ..582 
PHÁP ÂM ‡# ??...................... bọ hàn là 2 ro, 583 
PHÁP BÁO HÓA TAM THÂN 3# 3# {1 = #......583 
PHÁP BẢO ‡⁄‡ ?ï..................... ác ngay 583 
PHÁP BẢO THIÊN SƯ 3# ?ý Xï fi[........................ 583 
PHÁP BẢN ‡‡ . mm... ..ốố.ốố 583 
PHÁP CHÂN 3# l (878- 963). đi 006031150612 2h00 583 
PHÁP CHÂN THIÊN SƯ}2% E Xử lỊ.. „584 
PHÁP CHIẾN 3# l}........................... ..584 
PHÁP CHU # #†...... ..584 
PHÁP CHÚC }‡ j#j.........................---- cscctecterrkrrrerrex 584 
PHÁP CHÚNG ‡#‡ Z#......................--c-ccccctecrirrkrrex 584 
PHÁP CÔ # iÄV..................... 0 SH HH re 584 
PHÁP CÔNG 3# ZY........................cccctnHn re 584 
PHÁP DANH 3$ ⁄......................--- 5ccccectecrrrrerrex 584 





PHÁP DIÊN LONG TƯỢNG CHÚNG, ĐƯƠNG 
QUÁN ĐỆ NHÁT NGHĨA ‡# íÉ li % ⁄# Zí ## Z5 —- 











PHÁP DIÊN 3# ïš* (2-1104)............................--.-.--e. KIIA 
PHÁP DIÊN THIÊN SƯ NGỮ LỤC 3# ì 





mĩ 
ì 
x 
tRễ 
s 


PHÁP DUNG Ÿ# iäŸ......................... 055 2ccccrrcerrrerrree 
PHÁP DƯỢC # 3#.......................... 22 22ccccrrerrrrrrrree 
PHÁP ĐẠT ‡š ÌŠ (668- kiếp: 
PHÁP ĐĂNG THIÊN SƯ 3# j 
PHÁP ĐỆ ‡# ðÏi........................ Ăn Hay 
PHÁP ĐOAN Ÿ#‡ ðii................. ác ccsntnnnnerrrey 
PHÁP ĐƯỜNG 3# ï#............................ co 
PHÁP GIỚI ‡‡% ##........................á- cty 
PHÁP HẢI 3# ï# (650-730) 
PHÁP HIỀN ‡‡ ï#f (2-626).. 
PHÁP HIẾN }#‡ Öïñ...... 
PHÁP HIỆU ‡# 
PHÁP HOA ĐỀ CƯƠNG 3# 4# ii li 





















































PHÁP HÓA #$ {Ƒ...........................--22ccccterrrrrrrerrree 

PHÁP HỘI 3# #? (1500-1579)............................---.. 589 
PHÁP HUỆ THIÊN SƯ †#‡ #ï # fỊ........................... 589 
PHÁP HÙNG ‡#‡ lÍt.......................--cscctntnnnrrey 589 
PHÁP HUYNH kề Đi S9 TT hon cceciipbibssnrrrererid SE 589 















PHÁP HỶ 3# #.......................-cccct tre 590 
PHÁP HÝ CHÍ # ï# ïz...........................-. 2c ccccerrrcee 590 





1104 


MỤC LỤC TRA CỨU 








PHÁP HỶ THIÊN SƯ 3# ‡£ ## 
































PHÁP KỆ ‡# {i4............................ 

PHÁP KHẢI ‡# #2 (1561-1621). MẸ 
PHÁP KHÂM ‡#Š ##{ (714-792).....................-..--cccce. 
PHÁP KHÍ? Đã can t00ng 6i 2010201100 0 vA6 
PHÁP KHIÊN }#: 3š ..........................----2--2cccccrerrrecrree 
PHÁP LẠP ŸÖš llÑ..................... 22: 22sc2C2EcEErerrrrrrrrrrerree 591 
PHÁP LÂM 3# ‡# (1284-1355)....... 501 
PHÁP LỆNH BIỆT HÀNH ‡# % Ÿ| fï. ..501 
PHÁP LOA 3# Wặ.................................. ...502 
PHÁP LUÂN }# Ílfù............................-- 22c cccccrrrrerrrerree 592 
PHAPEUU SE TP số 246i 6A2 c0170 1000) 0/A801y a2 592 
PHÁP LY VĂN TỰ ìŠ ft # ““.............................- 593 
PHÁP MÃN }‡ ì 





PHÁP MÔN ‡‡ „ 
PHÁP MÔN SỪ QUỸ 2 ƑI 3U tt 
PHÁP NHÂN TẠNG 3# ll ÿ 
PHÁP NHÂN TÔNG 3# ll Z.. 
PHÁP NHÃN VĂN ÍCH THIÊN SƯ NGỮ LỤC 




















1š IR 























% 4 ll li it i£.................. reo 594 
PHÁP NHÂN ĐẠI SƯ 3# J] % ÑiJ......................... 594 
PHÁP NHÂN ‡ #1j...........................-- 22c cccccrrerrrreerree 594 
PHÁP NHÁT li — (1858-1931)............................... 595 
PHÁP NHĨ ‡‡ 

PHÁP NHŨ 3 ÿ 

PHÁP NHƯ 3# _ sẽ 
PHÁP NINH 3# ## (1081-1156).......................-...---- 595 
PHÁP PHỤC }#: jlj............................--.222- 2cccccreerrreerree 596 
PHÁP QUANG }#‡ 3: (809-869).............................. 596 





PHÁP QUẢNG }# J* (1300-1364) (156 TKTNVC)596 
PHÁP TÀI 3# ÏỶ............................--2cccccccrvecerrreeerrree 
PHÁP TẠNG # jđ#...........................----22-ccrecrrrerrrrrerree 
PHÁP TẺ ‡Z #ƒ (912-1000)... 
PHÁP TẾ ĐẠI SƯ ‡# 3 li 
PHÁP THÀNH 3# Jš (1071-1128) 






























































PHÁP THAO ‡#$ Tặt..........................c-ctctettetrerrerree 

PHÁP THÂN ‡#$ Íƒ.........................-cccecterrerrerree 597 
PHÁP THỊ THIÊN SƯ 3# }i Äfii.......................... 598 
PHÁP THÔNG THIỆN HỶ ‡# ï #£ ÿ7.................. 598 
PHÁP THUẬN 3# Jlï (914-990)......... ...598 
PHÁP THUỘC 3# j.......... ..509 
PHÁP THỰC THƯỜNG BÃO ‡# # ?/ #M............ 590 
PHÁP THƯỜNG 3# ? (752-839)........................... 599 
PHÁP TỊCH 3# Jiš.............................-- 22c cccecrreerrrrerree 599 
PHÁP TÍN %$ {...........................---22c-ccrccrrrkrrrrrrrrrrrrree 599 
PHÁP TÍNH ## ÿ‡............................--- 2cc2ccreerrrrrerree 599 
PHÁP TÍNH THIÊN SƯ 3# †‡ X# fifi...................... 600 
PHÁP TOA 322 BE cons:00c l1, x0tec00c c0 6a 600 
PHÁP TÔNG 3# Zš (1001-1069). _ 

PHÁP TRÀNG ‡#$ lïš.......................---cccctectetrrerrerree 

PHÁP TRÌ 3# ‡# (635-702)........................-ccccccccccee 

PHÁP TT. #1: t i16 U00 Y2SU00Aavvvugd 


























PHÁP TRUNG Ÿ#$ /#t........................ 22 2cccccrcerrrrerrree 601 
PHÁP TỤ š# Z# (1492-1563).. ..601 
PHÁP TỰ ‡# iữj................... ..601 
PHÁP TỰ THƯ 3# lữ] #†................................-----c---e. 602 
PHÁP TƯỚNG }#‡ ]ll.......................---c-ccccctecrrrrkrrex 602 
PHÁP UYÊN CAN THÀNH ‡# Z ˆT ÿÄ................ 602 








PHÁP VĂN # 3# (1730-1810) (229 TKTNVC) ....602 
PHÁP VỊ ‡# I 
PHÁP VIÊN 3# 3# (991-1067)....... ..602 
PHÁP VŨ LÃO NHÂN ‡# NÑj #. A. Ề 
PHÁP VŨ TỰ 3# Ñj Sữ.........................---cccccccrecerrrcee 602 
PHÁP VƯƠNG 3Š #E c6 cssogecoaeasaest 

PHÁP VƯƠNG CHI ÁN? 




























cE ĐT bo 2á 0246262 sde6 t8 eng 
PHÁP XUNG ‡#$ ?' (2-665) 


















PHÁP YÊU ‡# #................ 

PHÁT CƠ ## #Š..... 

PHÁT CHÂN ve, NGUYÊN Ÿ# l lñ 7ú ` 
PHÁT DƯƠNG ẵ#Š ‡#............................----2cccccrecrrrrce 604 
PHÁT KHỞI Šš # "` 604 
PHÁT KHỨ ŠŠ # ..............................----2--cccccsrrerrrrrcee 604 
PHÁTT LỘ PB cua navataanoveeiestsawvedel 605 
PHÁT MINH ñ# HH... ..605 
PHÁT NGHIỆP ñ# 3%#.............. ..605 
PHÁT NHÂN NGHIỆP ## A3... ..605 
I1šP.Wli87£22: 8E TH 1n 7h. 605 
PHÁT QUANG ŠŠ* ŸW..........................---22cc2ccscerrrrrrrrree 605 
I150.VNIMBI85-22: ANH TT U06 605 
PHÂN ĐƯƠNG 2} Ýt..........................---ccccccrecerrrcee 606 
PHÂN NÃ 2} 4............................. cererree 606 
PHÂN PHÓ 2} {‡j[.........................--- 22c ccscrrrrrrrrrerrree 606 
PHÂN SƠ 2 Ø# s 
PHÂN TRƯƠNG Z2} ?R...........................-.----ccccccreccee 606 
PHÁN TẢO #š Ÿï...........................-. 0c cceerierrree 606 
PHÁN TẢO ĐÔI ĐẦU, TRÙNG THIÊM KHẠP 
THIỆM #§ ‡ii 1È 5H 1E ⁄R ‡ã K (3 ÃE ].............. 606 





PHẢN DƯƠNG VÔ ĐỨC THIÊN SƯ NGỮ LỤC 
Độ #4 f6 Hi ñH 5Ã... 
































PHÁT NGỘ Ÿ?ÿ 38 
PHÁT TRI NHÂ 
PHẬT ÁN ƒ El 
PHẬT CHIẾU QUANG HÒA THƯỢNG NGỮ YÊU Í) 











































































































KẾ OV Zfll THỊ SH SE nh S800 abáiyaittaseSaduaed 607 
PHẬT CHIỀU THIÊN SƯ jÿ Hệ X# f.................... 607 
PHẬT ĐỈNH QUANG MINH CHI THÁP †} Tï 3V HỊ 

ni ng có UAN A t3 AM h (on ch ca he ca me 607 
PHẬT GIÁM Íÿ %............ ..608 
PHẬT GIÁM THIÊN SƯ Í  X# fíl..................... 608 
PHẬT GIÁM THIÊN SƯ NGỮ LỤC  # Xÿ fíli ï#: ## 











MỤC LỤC TRA CỨU 











PHẬT HẠNH THIÊN SƯ ƒ} f7 ## fíf..................... 608 
PHẬT HUẸ ƒl) S............... 
PHẬT HUỆ VIÊN GIÁM THIÊN SƯ J 





















































PHẬT HUYỄN Ílủ #J.........................----©ccccccrsesrrerrrs 
PHẬT LÃNG THIÊN SƯ #ÿ ÈJ 3 líl..................... 
PHẬT NGUYÊN THIÊN SƯ Íh # #ñ li 
PHẬT NHÃN THANH VIỄN THIÊN SƯ NGỮ LỤC 

l HR ÿễ 3ã Zf li šH #%...... ...609 
PHẬT NHÃN THIÊN SƯ ƒ „ 
PHẬT NHÃN THIÊN SƯ NGỮ LỤC  IR X# fif z 












































cên 



























































PHẬT NHẬT ĐẠI SƯ ft H Z% li 
PHẬT NHẬT VIÊN MINH ĐẠI SƯ ƒl} H || WỊ %X fiị 












































PHẬT PHÁP ĐẠI LONG Í‡J 
PHẬT PHÁP ĐẠI MINH LỤC là 
PHẬT PHÁP ĐẠI Ý Ílù ‡š X 3š 
PHẬT QUÁ THIÊN SƯ Ít #: š# fíl....................... 610 
PHẬT QUANG QUỐC SƯ NGỮ LỤC 3 Bì fif Z# 




























































































PHẬT QUANG THIÊN SƯ Í) 
PHẬT QUANG TỰ Í$ 3%: S#. 
PHẬT QUẬT TỰ f$ ẩÑï 5........... 
PHẬT TÂM BẢN TÀI ## +» 4 
PHẬT TÂM TÔNG ƒ 2Ò 2š 
PHẬT THẠCH 4 #i 
























































































































































PHẬT TÔ CHÍNH PHÁP TRỰC TRUYỀN Í# 3H IE 
¡5088 "ốc 612 
PHẬT TỎ CHÍNH TÔNG ĐẠO ẢNH ƒÿ 3ñ 1F 3 ìš 

"1 na... ốc 612 
PHẬT TÔ CHÍNH TRUYỀN CÖ KIM TIỆP LỤC 

3H 1E f# tĩ % ## i#4........................ re 612 
PHẬT TÔ CƯƠNG MỤC ƒÿ 311 613 





























PHẬT TỔ LỊCH ĐẠI THÔNG TẢI § 3i Jề {t 3š '§È 


PHẬT TÔ MÔN Ÿj 
















































































PHẬT TỪ THIÊN SƯ # #4 Xï lil.......................... 614 
PHẬT Ý LINH NHẠC Í) ‡š 2# i (1725-1821)....614 
PHẨUƒ TÔ T| TPE 0á tr aVhaoct8veMeirtntredrv 2A) 
PHẪU QUYÉT #{ ÿ:.. „ 
PHÊ BÀI Älf ‡ÏÈ..........................--2-©2222222zt2EEEerrerrrrrrrre 
PHI BẠCH TỰ Ÿl§ #1 SŸ.............................-------cc-cce+ 615 
PHI BÁT THIÊN SƯ ŸŠ ?‡ X§ HỊ................................c-7 615 


PHI LAI TỰ jŠ§ 3 SŸ#..............................-.cccccccccrecrer 615 
PHI LUẬN 3È ïfâ ..615 
PHI MAO ĐỚI GIÁC, KHIÊN LÊ PHỤ TRỌNG ‡# 
ĐH: 2 TẾT Để cán trai Bài X68 ny Say nu 0Hysaantve 616 
PHENHAN SE 2Ã uốn 00000 06 01010 2sse0 0006 

PHI THÉ ]jŸ/ š||...................---©2s t SEEEEEEEEEEkeEkkrrkkrrkx 

PHI TRỰC 3È #ï...............................---2-©5+©2<vczscczsrcrs 

PHI TƯỚC ‡Ÿ lil|.............. 
PHI VIÊN LÃNH ƒ§ šš #:............. _ 
PHÍ ÂN THIÊN SƯ NGỮ LỤC Ÿt lš # 
PHIẾM CHU THIÊN SƯ THÁP Z 










































































PHIẾN TỪ ER: 2008600 0id2Giaa204 80 set 
PHÓ PHÁP ƒ*Ƒ ÈÖ⁄..................---csc tk tEEEEEtetrkerrrrey 
PHÓ PHÁTT ƒ[ ]ÿ}....................---cccceccteEteErerkkerkkrree 
EHÓ TỪ BỊ S66: 5200600 21-55-00 aut na 618 
PHONG BÌ #Ÿ J...........................--- 22c 618 
PHONG CAN ‡† *†-................ ..618 


PHONG CUÔNG TỬ j#{ 3 7... 
PHONG HUYỆT TỰ J# 7€ S‡... 










































Than Diên T0 sh HuÄe Và gà mông với 0 SG t0 An 619 
PHONG PHAN ĐƯỜNG JÑ li§ %........................... 619 
PHONG QUÁ THỤ j# 3# i#]............................-------- 619 
PHÓNG j(......................----: 

PHÓNG CHƯ THƯ } # †ï.. 

PHÓNG ĐẢO ÿŸ# fãJ............. _ 
PHÓNG HÁM jjt ñŸ....................... 225-2222 rcerrrrrrrrcee 620 
PHÓNG NGOAN ŸÏ# Tï...........................---2ccccccccerrrcee 620 
PHÓNG NHÁT TUYẾN ĐẠO j — ## 3l.............. 620 
PHÓNG QUÁ NHÁT TRƯỚC Ÿj# 8 — 3ÿ............ 620 
PHÓNG QUANG TỰ ft 3t SŸ................................ 621 
PHÓNG SI HÁM jj# ÿÄi lằ...........................---cccccccrccce 621 
PHÓNG VÔ ĐOAN ]W Ất mi. _ 
PHONG VN Tế cao CXHOIAOOŒSGOANGGUESratrabk 621 
PHÒNG TRƯỢNG 3 %............................ccccccccccee 621 
PHÔ AM 3# Ƒšš (1115-1160).........................-----5:©552 621 
2999010570 m hố... ..ẽ. 622 
PHÔ CHIẾU QUỐC SƯ NGỮ LỤC 3£ fff | lí] š# ?: 
TẠI 0n 000 XS T0, 01 1y huể h0 đên ly Q3 622 
PHỎ CHỨNG ĐẠI SƯ 3# 3 Z li. ..622 
PHÔ DUNG Ÿƒ# ifL.....................á-- St tre 622 
PHÔ ĐÀ LẠC CA TÂN CHÍ 3# JÈ ‡# ÖU đf 

PHỎ ĐÀ LIỆT TÔ LỤC 3# gÈ ZI| 3H ##.................. 623 
PHÔ ĐÀ SƠN Ÿ#£ E# IÏI..........................---©2ccccccccscreccee 623 
PHỎ GIÁC THIÊN SƯ †‡ ## šf ÑlỊ......................... 623 
PHÔ HIỆP #Ÿ ÿÄ (1346-1426).............................---2. 623 
PHÔ HỘI ĐẠI SƯ 3#  ® l................................ 623 
PHỎ MINH Ÿƒ£ HH|........................--s- tt 2tr 
PHỎ MINH THÁP †ƒ£ H| #‡ 2 
PHÔ MINH TỰ Ÿ# HỮ| S........................- 22c ccccrerece 
PHÔ MÔN †£ Ƒ'Ï (1215-1265).......................--...---2. 624 
PHÔ NGẠN †‡ Ƒ# (770-843)........................ccccccccev 625 


1106 


MỤC LỤC TRA CỨU 
















































































































































































PHÔ NGU ‡# #§ (1301-1382).............................--.-- 625 PHƯƠNG NGOẠI HỮU 7ÿ #} #.........................-- 635 
PHÔ NGUYỆN ‡#‡ l{ (748-§34).. ..625__ PHƯƠNG NHAM “ sỦ sào vn ..635 
PHÔ NINH ‡#‡ ## (1214-1276)...... ..625._ PHƯƠNG NIỆM 7ð 3% (1510-1594) ..635 
PHÔ QUẢNG ĐẠI SƯ ‡‡ J*‡ Ä Ñil......................... 625 PHƯƠNG QUẢNG TỰ BI an... &c 
PHÔ TẾ 3# ÿŸ (1179-1253).....................ccc-ccccccccccee 625 PHƯƠNG SÁCH NHÂN DUYÊN Z7 JJ† BỊ ##...... 
PHÔ TÉ THIÊN TỰ Tí tí lì Nl Sf.................. co. 626 PHƯƠNG THÓN 7 3Ÿ............................................ sn 
PHÔ THỈNH Ÿ# ïïŸ..........................-225222cccccccreccerree 626 PHƯƠNG THỒN THIÊN 77 5} ÄŸ........................ 636 
PHÔ THÔNG THIÊN TỰ £ ïf l 3? ..626 PHƯƠNG TRẠCH 7ÿ ïŠ........... ..636 
PHÔ THUYÉT }‡ ï... ..626 PHƯƠNG TRƯỢNG 7 3#. ..637 
PHÔ TỊNH ‡f# š#....................... 3.Ö207- SI0|teerEraVArtotesvr vi ueyv: ..637 
PHÔ TRANG Ÿ}# 7† (1347-1403)............................. 627 “QUÁ. RE? 0bý66cnowvSá16asssdgoiltoosvaasvet 637 
PHÔ TRÌ †£ ‡# (1310-1387)................................--.. 627 Á ì 

PHÔ TỪ ‡# 3£ (1355-1450).....................----ccccccccee 627 QUÁ THỦ 3 

PHÔ TỰU ‡#‡ 3ï (1238-13 19 na 628 QUÁ TRIÊU TỊCH ði ïÿj 27..............................----- 637 
PHÔ ỨNG QUỐC SƯ ‡ƒ J# Bl fif............................. 628 _ QUÁCH BẰNG #ƒÿ JJl (1920-1990)....................... 637 
PHÚ BẬT Zš ? (1004- Tin?) 0S 7007701 0 628 QUÁCH LẠC Rÿ#................................................. 
PHÙ ÂU $ ï#......................... QUÁCH NHIÊN ÿä 4Ä. 

PHÙ KHỞI MÔN }Š ## ["J s: QUÁCH THỊ Rÿ TỊï.... 

PHÙ THẠCH ŸŠ# #ï.........................-------2-222sccrssrrecrrrs QUÁCH TRIỆT ÿš fñ.. ' 
PHỦ CHÂU TÀO SƠN BẢN TỊCH THIÊN SƯ NGỮ QUÁI SAI ## ##............................--- 2c 2tcrerrrerrree 
LỤC ‡# Jj tf tị 3í X§ li š# #&........................ 628 QUẢIBÁT§$...................................................... 
PHỦ CHÂU TÀO SƠN NGUYÊN CHỨNG THIÊN QUẢI BÁT NANG ‡‡ #‡ ##...............................ooocc- 639 
SƯ NGỮ LỤC ‡# J #f 1lỊ 76 šð Xf Mịi š1 ##........ 628  QUẢI BÌNH BÔI ÿ† ï# #Ƒ....................................... 639 
PHỤ LƯƠNG ï (1317-1371) QUẢI DƯƠNG ĐÀU, MẠI CÂU NHỤC †‡Ä‡ *: Ø8 #ï 
PHỤ THẠCH THUNG KHANG  #i # BỊ... 3ñJ j...... .639 
PHỤ TỬ THI HÀNH Ấi 7i T QUÁI ĐƠN ‡E #f....................... ..639 
PHÚC BÁO 3ñ ##í............. QUÁI NHÂN THÂN XỈ BA ĐỂ 0 6 Ta 639 
PHÚC CHÂU ĐÔNG THIÊN TỰ 3ñ Ở # Ä# 3#.630 QUÁI THÂN XỈ # EE #i...............................òcccccce- 639 
PHÚC CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ 3ã ?Ở l 76 3630 QUẢI THẦN VĂN ‡È Jš lÚJ..........................-c-cccc-c: 639 
PHÚC DỤ ïñï Ÿ# (1203-1275)........................------ccs¿ 630 QUẢI TÍCH ‡j.............................----2ccccccccrrrsere 640 
PHÚC ĐỊA 3ñ HỈL.................... 22222 222E2EcEEEEcrErrrrrrrrrree 63l: QUÁI TỪ ĐT ::ssssabnnartiiatiaadfaadtbeae 640 
PHÚC ĐIÈN 3 H (thế kỷ XIX).............................. 631 QUAN BÁT DUNG CHÂM, TƯ THÔNG XA MÃ †ï 
PHÚC HỘ ?## = S3 ô†l # iMll Hí Hẳ,...................... re 640 
PHÚC HUỆ 3# Ÿf (1869-1945)............................--.. 631 QUANLIỆT IX0Ñ ¡E157 mm... 640 
PHÚC NGHỊ 3ñ šš (1710-1795)........................---..- 632 QUÁN CHÍ i zEš (910-970).......................-ccccccccrceee 641 
PHÚC NGHIỆP 3d ÄŠ............................2-225-22cccccxecrrer 632 QUÁN GIÁC |! ƒ§......................... 2. 2ccccccscecrerrree 641 
PHÚC NGHIÊM TỰ 3# j# 3#................................. 632 QUÁN HÀNH Ï# ffï (1578-1645)........................... 641 
PHÚC NGỘ 3ñ 3Š (1245-1313)...........................--.. QUÁN HƯU Tï ƒÄ (852-913).............................---.. 641 
PHÚC THẮNG THÁP 3i J# ##š.............................. QUÁN MỘC ŸŠ R.............................--2ccccrrcerrrerrree 642 
PHỤC ƒñ..........................--------ccce¿ QUÁN SỨ TỰ ðï 

PHỤC NHÂN ƒ# {ˆ (1889-1973) _ QUÁN TÂM HUYÈ 

PHÙNG DỊCH !# ]j.............................. _ QUÁN TUẾÉ JJ|! 7 

PHÙNG PHẬT SÁT PHẬT l 4 b QUÁN VIÊN fï JR 





PHÙ 








QUẢN CÓ ## l#....................... 00 cSccerrerrerrree 643 
QUẢN MAO PHÚ ĐĨNH ff ‡? 9ù #8 I..................... 643 
QUANG ẢNH x. 








QUANG ẢNH MÔN ĐẦU 3 ý 

QUANG DŨNG %6 ilÍ Ð IEHỊ 
QUANG HIẾU TỰ 3 #: S#.................................... 644 
QUANG HIỂU TỰ THIẾT THÁP 3: # 3# 8 ##..645 























MỤC LỤC TRA CỨU 





QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 


QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
QU 
Xà 


gì 


QU 
QU 
QU 
QU 





3l TH M Bi ñH 


ANG MỤC 3Ý Ÿ#2........................ 57c ccccccrereee 645 
NG PHỎNG 3: 3} ` 
NG TỘ 3 ‡f (928-99§).........................-ccccccccev 645 
NG TRÁNG 3%: #‡L............................-.--c-cccc-cree 646 
NG TRẠNG NGUYÊN 3k ]Ä 76.................... 646 
NG TU DU 0n 00 1Ề S6 tá tt 0 n0 cty SÁ Sáu 646 
NG ẤN ƒ* fl! (1566-1636) ' 
NG CHIỀU J Ff......................... 2. ccccccrererreerres 646 
NG CHIẾU THIÊN SƯ J* H# Xÿ Ñip............... 646 
NG ĐƠN ƒ# Ẵĩ.................. 
NG HÓA TỰ J* 
NG HUỆ THIÊN SƯ J bci 
NG KHÁNH THIÊN TỰ J* J# X# sÿ.............. -647 
NG LỢI THIÊN TỰ J* #l 3 3£..................... 647 
NG LỢI TỰ /š* 4| #............... 
NG LỤC J* $#... 
NG NGHIÊM J*È it (1121-1190).................... 647 
NG NGHIÊM TỰ Jš li SẼ.............................. 648 
NG PHÁP THIÊN SƯ J* 3# 3# liị.................. 648 
NG PHÚC TỰ J* 3 3#..... 
NG TẾ ĐẠI SƯ J* ỳ* %X Hil 
NG TÉ THIÊN SƯ THÁP ĐÌNH J# ÿ# 3# fil 1š 





>>> 


> 





-: >>: b: >> 





> 





: >›: >>: >> 


> 














: >>: b: b>: bị 


ẢNG TẾ TH PS v0 c0r0kosbttdf ao 648 
ẢNG TRÍ Jš #l (thế kỷ XI) ụ 
ẢNG VĂN J* ll] (1189-1263)........................... 649 
ÀN CƠ Ï# ĐÉ... 

ÀN SINH Ï# 2 

ẬT ĐA TAM TẠNG ƒ#. £ =- ZÄ (680 -?) 
É SÂM ‡È ƒ## 
ÓC NHÁT ÿ 
ÓC THANH TỰ Bï ï#' 3# (330)......................... 
ÓC THANH TỰ THÁP JÄ ï# 3ƒ i# (331) 
BẠN E2 sa thun taxi n6 0Á ãctraMontie 
Y DƯƠNG HÒA THƯỢNG #ñ lỆ 3l Mú.......... 
Y GIA BÃI VÁN TRÌNH Íñ 3% § [ñ] 1.......... 
Y HIẾU lữ lEš 
Y KÍNH lữ Ö⁄ £ 
)áio0) 0.7 1n... 
MÁC ng 1 án vé là, SCẪ Gà tiến cản Ac lên 
Y MAO THÓ GIÁC š§ % 








































































Y SƠN LINH HỰU THIÊN SƯ NGỮ LỤC Yã th 
H "`" ......ố.ẽ... 654 


Y TÁC đi H RÌỊ (1010-1070).......................---:--5-- 654 
IV T Â NIÊN J6 sàn tt sbyes0isssxateäsaol 

Y THẰNG ##i Ấll 
à 40N(EE. 7... -655 
































QUY TỊCH THIÊN SƯ ï #ïí 3ÿ fif........................ 655 
QUY TÍN fïñ fễ : 
QUY TÔNG TỰ li 2š 3#...........................-- sec 655 
QUY TRÌNH TƯỜNG THAM ủi ‡# ‡É #:............. 655 
QUY TRỌNG ññ #.....................................-.ccccccceecree 656 
QUY TRƯỢNG ïi {tL..........................----2-©-s©cscccsccss 656 
QUÝ ï...................... 

QUÝ ĐỒ #ï lầj........................... 

QUỶ HÀO THÂN KHÁP ƒ# 5# ‡‡ y....................... 656 
QUÝ KHUÁT LÝ TỬ THIÊN HÒA TỬ 1⁄# j 3 'Ƒ 
đI ƒ.... ...656 














QUỶ NHÂN TÌNH 4 IR Hữ 
QUÝ QUẬT LÝ J4 ñi 3 
QUỶ THÚ 1# 

QUYÉT 3# 
QUYẾT ĐỊNH †#‡ 

QUY TT TU ĐÁ T 26s streitUatplbilClessneacld 
QUYÉT LIỆT ‡% ã1..............................---2-22-<ccceerrrsceee 
QUYÉT NGHI jÄ ŠÉ...........................2-©2222222z+EzEerrrrccee 
QUYÉT TRẠCH }* ‡# kú 
QUÝNH VÔ ĐỘC THOÁT 3 ft Xã Jí.................. 658 
QUÝNH XUẤT 1 ¡II 
QUỲNH LÂM TỰ Ÿ# ‡# Sÿ.................................---- 











}b th BÙNH, 





SÁCH CHÂN ## l (?-979).......................ccccccccrrrcee 
SÁCH PHẠN TIỀN % 9# #Š 
SÁCH SÁCH # % 
SÁCH TỬ ?§ 7...... H 
S07 na... cố ẽ. 
K00: 8 n8... 
SAI DỊ 3 #............. 


am. ......ốẽốốố..ố.ố.ốẻ ốc 660 

1 -INEEE-ON-TEEERSN. 660 
660 
...660 
661 








SÀM HÀNG ĐOẠT THỊ ‡# ƒ† #š ïlï..................... 661 
SẬNH/TIBN dã 2U bà) 40326) sẽ di đà che l000axe si sau 661 


661 
...ÓÓ Ï 





SANH GIÁ MÔN ĐÌNH j‡# 3# ["] RÉ....................... 661 
SANH MÔN TRỤ HỘ ‡# ƒ] ‡ E........................ 661 





SANH THIÊN TRỤ ĐỊA ‡# ZX ‡Ỳ HH... 
SANH XÚC Ÿ# fụ.... 
SAO GIÀ ĐẢ TỎA ## #ll ‡T ii 
SAO KHÔNG TÁC HƯỞNG, KÍCH MỘC VÔ THINH 


....Ó6 Ï 
...062 






t 2š {E # ! 2k Ất Ẻ.......... Hee 662 
SAO MÔN NGÕA TỬ # F1 Eú #.... ...662 

















SAO SÀNG THỤ PHÁT ñ# JÈ E% ‡ 





1108 


MỤC LỤC TRA CỨU 





SAO XƯỚNG ï# !R 
SÀO TUYỆT fÍfl #i.. 











SÁP ĐƠN li HỶ......................... chay 

0N)... cố. cố 663 
SÁT HOẠT LÂM THỜI šl| š# li lR;...................... 663 
SÁT HOẠT LỆNH š†| ï# 2>.................................--- 663 
SÁT NHÂN BÁT TRÁC NHÃN X \ 2° lš llÑ....664 


SÁT NHÂN ĐAO, HOẠT NHÂN KIÉM Ä| A7) ïñ 








bÑ Ca... . an 664 
SẮC TỨ it W3................ ..664 


























SẮC TỨ TỪ ÂN 1# l # ........ ..664 
SÂN TÂU HÓNG ĐỊA Hữi lữ ..664 
SÁN KHẨU j£ Ll.....................2-- 55c ckccEEEkeErkrrrkerrx 665 
SÁN TRỤC NGÔN CHƯƠNG j2 3# Ÿï 1Z............. 665 


SILCUÔNG LƯỠNG ĐÀU TÂU đi XE Hj Z 3 ....665 








SI NHÂN DIỆN TIÊN, BÁT ĐẮC THUYÉT MỘNG 
3š À IñÍ Ñf 4 f8 ñlủ ?#.........................cccccrecrervee 665 
SĨ ĐÀM -E #‡ (1249-1306)......................-..--cccccc 665 
SĨ KHUÊ + FÈ (1083-1146)................................---- 666 
SINH #: (k. ng)................... 








SINH DUYÊN 1 
SINH NHAI 2E ÿ£ 
SINH NHƯ TRƯỚC SAM, TỬ ĐÔNG THOÁT KHÓ 


















25EIIIE-#.Z271đÌl8. 00111 rẽ... 667 
SINH THỌ #: #................ ..667 
SÍNH NHÂN NGÃ 3# Ñ ‡š.................................... 667 





SÍNH TUÁN 3# Í#*.............................. --ccccenteererrkerex 667 
SIÊU BẢO jï ?Y (1635-1709)... 
SIÊU CÁCH #ñ ‡#... 

































SIÊU CHỨNG li ïð...... HẠ ..668 
SIÊU CHỨNG ĐẠI SƯ ## ï# 2% líl........................ 668 
SIÊU GIÁC ĐẠI SƯ ##fff 2k Íif.............................. 668 
SIÊU NGHỆ ## đ§ ' 
SIÊU NGỢ Hỗ: TẾ áo 20 200080 1002608tE0A02A0 1A6 
SIÊU NHẠC ï#† ## (1642-1702)..........................---. 668 
SIÊU NHIÊN ## #Ä...............................-22-ccccccrreerrrree 668 
SIÊU PHƯƠNG Ÿ# 7}..........................-----ccccscrrerrrrccee 669 
SIÊU QUỸ j#i ##......................... ..669 
SIÊU TÌNH LY KIÉN #ï †# ðft Ñ........................... 669 
SIÊU TÔNG ## 2...................... : 

SIÊU TÔNG DỊ MỤC Ï# 2 #‡ 














SIÊU TÔNG NHÃN l# % ll...... 
SIÊU TÔNG VIỆT CÁCH j# 3 Ä : 
SIÊU TRÍ ## #† (1610-1674) .........................---------: 
SIÊU VIỆT SINH TỬ Ï#i #È /E 
SIÊU VĨNH ÿj# ?k...................... 
SONG PHONG TỰ ## lệ S£. 
SONG THÁP TỰ ## ‡#‡ s..... 











NỘ SƠN Tổ LÍ scáisezzesoideetsbonloodiiansatoikleali 
SƠ TÔ AM 3%J 3 FE v 
SỐ HUẬN 3 BÍ Sa nygydbonssyvntetoRaodgeevd 





SỞ MINH ## H] (1085-1145).........................--------+: 671 
SỞ NAM ## l‡j (§13-888)......................... re 671 
SỞ THẠCH PHẠM KỲ THIÊN SƯ NGỮ LỤC ## 2ï 
bi 0ï 8N... 








































SỞ TUẦN ## {9 (1262-1336) .........................---.----- 
SỞ VIÊN ## [B| (986-1039)...........................---c-cccc-e: 
SƠN AM TẠP LỤC I1lI Jš ## ## - 
SƠN CHỦ IÌ| *£...................... 2.55 ccEetEetEkerrkerrkeee 
SƠN CÓC TỰ IÍI 43 S#.........................--22ccccccscrrrece 
SƠN MÔN II Ƒ]............. ` 
SƠN ÔNG MỘNG ÂN 1Ì $#i # lã ..674 
SƠN TĂNG 1Ì! fl‡................ ....674 
SUÂN TÍCH Ấ#Ÿ ÏŸŸ........................--2-222sc22x2EExrrrkrrrrrree 674 


SÚC TY NHÂN DUYÊN ‡š # DỊ ##...................... 674 
SÙNG CHIẾU ?š Jf (2-1342) 
SÙNG DỤ #‡ JÄ (1304-1378) 





SÙNG GIÁC TỰ THIẾT THÁP ##š #ï 3; 8 1#.....675 
SÙNG HUỆ ## Ÿ#.......................... nen 675 





SÙNG NHẠC ‡š í: (1132-1202) 
SÙNG NHÂN ĐẠI SƯ ‡# Eị X lí... 
SÙNG PHẠM ## 3 (1004-1087) 

























SÙNG PHÚC TỰ #$# 3ñ Sữ...............................---ccccccec 676 
SÙNG PHÚC TỰ CHÍ šš 3i 3ƒ ä........................ 678 
SÙNG THAO #‡Š Ÿñ.................................-Sccccccreerree 678 
SÙNG TÍN Ÿš {š (780-850)... ....678 
SỦY TẬN GIA TƯ li đš 3% Ä#............................... 678 
k)08°0000:0 8T... .ẽ. 678 
SƯ ẤN fïfi EỊI.............. ..678 
SƯ BỊ li {li (835-908) .... .679 
SƯ GIỚI Íii 7È (920-990) 
SƯ HẠO lïf Ÿ:.............................- .Sc.erirerirrirrerreer 
SỬ HỘ HHDNễ v02 nug8edeitlsvsdeitseseoadd 
SƯ HỘI li #r (880-946) 
SƯ KHOAN ñl' ?# (890-955)..........................--ccccccccy 680 
SÙINAI HN THứN  uàn va Di 20116120 02vSa etei 680 
SƯ NGẠN li #š.............................-..-.5- 75 cccceerrecrecrr 680 
SƯ PHẠM li #ð, (1175-1249)....................-.---:-cccc++ 680 
SƯ THUẬT ñïf 3Š - 
SỰ THỪA HN 610160209 AAGxsasaesl8 
SƯ TIỀN lïữ š#..............................--- cccccc.crrrrrrerree 
SƯ TRÁCH Í B# (1376-1432)..........................-------: 681 
SƯ TRÍ HT s28 11x0xna60A0iut e0 sarsad 681 
SƯ TƯ ñïi #................. ....681 
SƯ TỬ HỒNG li ˆƒ' IfÍ,........................----c-¿ccsscc<e: 682 
SƯ TỬ VIỆN #ÿ ^ l#................................---ccccccerece 682 
SƯ TƯỢNG li Jí ........ ..682 
SƯ UẦN Íi #§ (2-973). .682 
SƯ ÚC li fif..................... ....682 
SỰ VÔ NHÁT HƯỚNG #‡ tt — líJ......................... 682 
ỨC NHƯỢNG Ñfi 3Š........................ 555 cccccrrrcerrrcee 





1100 


MỤC LỤC TRA CỨU 























HE, 9.0225 T0 TU Tớ no 683 
TA TIỂU #6 2|. ..683 
TA TỬ #6 '...... ...683 
TẠ TAM LANG ñã# — Bll...............................ccccc.e. 684 
TÁC QUfT Ra 220g t0x/saVEnrsttvealbinirr0ooaVaki 684 
TÁC DỤNG ÍÍƒ J{..........................----©2--2czscccrssrrerres 684 
TÁC ĐẠI ff ZÄ....................-2-22/2-222s22EEEcEErerrrrerrrrrerree 684 


TÁC ĐẠO LÝ {E ìš Zil.. 
TÁC GIA fE 3... 
TÁC GIẢI HỘI fE f# & 
TÁC HOẠT KÉ fE ï# ä†...................... 
TÁC KHÁCH BÁT NHƯ QUY GIA Íf£ # 2F đt #ñ 2 
TÁC LƯỢC {E 

TÁC MA SINH 
TÁC MÔ DẠNG ÍE ÿ# ‡Š.........................-----c-cccccccces 686 
TÁC PHẬT {E f} so 
TÁC TẶC NHÂN TÂM HƯ f£ Rj Ä. sò 






































































































TÁC TIỂU ƒfE zJ`.....................--------z+ccsc+e ...686 
TÁC TÌNH GIẢI ‡£ †# Ífữ..........................----c-cccccccces 686 
TÁC TRI GIẢI {£ #I ñ#t. 

TÁC VU) /IES T502 09 400i16001iletxvxetstrrreo6v02siexoie 
IV.(994 59-7117 18... . 687 
TÁI THỈNH †f 3š. ...6Ñ7 
ý... ..6Ñ7 
TAM BÁCH DƯ HỘI = Tí ấ #r.. ...6Ñ7 
TAM BÌNH TỰ = #Ÿˆ 3#.........................----cccccccrerree 687 
¡01910 kẽ... 688 
TAM CƯỚC LƯ NHI = JJ 8š fữ.........................-- 688 
TAM GIA THÔN LÝ HÁN = 3% †‡‡ 3 #............. 688 
TAM GIA THÔN LÝ NAM NỮ = # Ä† 3t J #688 
TAM GIÁC SƠN =° ƒổ IÏI.........................-©2c-c5ccccscss 688 
TAM GIỚI DUY TÂM, VAN PHÁP DUY THỨC = 
3Ú: s lI Ÿ2: Đ BÀ v2 Y2 100 x82 0032846 689 
TAM HUYÈN = #..................... tt tetrerrerree 689 
TAM HUYÈN QUA GIÁP = % +% H1.................... 689 
TAM MÔN = ÍTÏ,..................-- ccctEEEE1121112111 111 12e. 689 
TAM PHONG THANH LƯƠNG THIÊN TỰ = l$ †ƒ 
VN MS cà on ty nh Sang du xua NO Wekitv the reocagwdi 690 
TAM PHONG XUYÊN = l# JI| (1710-1799)........ 690 








TAM QUAN NGỮ = lãi ñ.. 
TAM SINH LỤC THẬP KIẾP — 
TAM THẬP NIÊN HẬU = -†' # 4 
TAM THIÊN LÝ NGOẠI = T- H! #..................... 691 
TAM THỪA HỌC ĐẠO NHÂN = 3E ## 3l. A.....691 
TAM THỪA NHÁT THIẾT CHƯ VỊ = 3E — JJ ñ# f⁄ 




















“ốc 691 
TAMUTO TỪ SE 2H ST. tia 1100Y c2 tsaiteee va, 691 
TAM TÔ TỰ THÁP = *H 3# #‡. ...692 
TAM TÔ THỰC LỰC = 3 #š $#*.........................- 692 
TAM YẾU = #........................02- 2 222221212.Eerrer 692 
TÁN NGUYÊN Ÿ† 76 (2-1086).........................-----. 692 


TẢN THỦ ĐÁO GIA ft  Ä#| 2% . 
TÀNG LỤC QUY ?# 7N ắñ........ 
TẠNG CHỦ j# 3: 
TẠNG DỤNG jð 

TẠNG VIỆN j# lš 
TÀO ĐỘNG NGŨ VỊ #f ‡lj T¡ {............................ 693 
TÀO ĐỘNG THỎ DÂN !#Ÿ lJ +: 
TÀO ĐỘNG TÔNG Ÿïf ïhJ 2š. 


































TÀO KHÊ # ‡š........................ TP NGA 694 
TÀO KHÊ CHÍNH TÔNG NGUYÊN LƯU TỤNG ï?#Ÿ 
ÿ50]5E- tin): 6c. 694 





TÀO KHÊ ĐẠI SƯ BIỆT TRUYỆN ï# ‡š Z~ li j"J ## 


TÀO KHÊ MẬT CHỈ # ›š ?# H........................... 
TÀO KHÊ NHÁT PHÁI #ƒ 3š — ÿÉ 
TÀO KHÊ NHÁT TRÍCH †ï yš —- ì. 
TÀO KHÊ PHẬT SÁC #† yZ flù ÿtL.. 





























TÀO KHÊ SƠN Ÿ# 3# IÌ..........................----2cccccccccc 

TÀO KHÊ THỦY ï#ƒ 3# 7K............................--.------e. 

TÀO KHÊ TỰ Ï# tế $ÿ...........................-- 2c 696 
TÀO NGUYÊN l#ƒ ÿÿ#...........................occcccrrcerreerree 696 
TÀO NGUYÊN ĐẠO SINH THIÊN SƯ NGỮ LỤC ?#ƒ 
Xí lì 7E Tữ lil ãH #X.. ..696 
TÀO SƠN Ÿ#Ÿ I|I.................... ..696 
TẢO ĐĂNG MÔN l# 3 [”].................................... 697 
TẢẠO MÔ hi TẾ gi túc 001i Ag 010622 ĐEA22600022104GẢ1 697 
TẢO SƠN NHÂN #ÄŠ IÌI Ä.................................------ 697 
TẢO VĂN HH HỨ,.................... 25 22c. eerree 697 
TẠO TÁC TT 6ist10s6 16 enldlviebbi ae eiuoab 697 
WV.\;1y.901ï0nm 1m... 697 
TA T0 094 i6 2au d0 ..697 
TẠT THẦU THIÊN QUAN †‡§ 3Š # lũi................... 698 
TẮC THẢ TRÍ R| _H. #Ÿ........................-------z2czsz+ersccee 698 


TẶC QUÁ HẬU TRƯƠNG CUNG li 3 ‡@ 7Ä “J 698 
TĂNG BẢO CHÍNH TỤC TRUYỆN Í# ?ï 1E #ï f# 





TĂNG BẢO TRUYỆN f# ?Y ‡l.............................. 699 
TĂNG ĐƯỜNG ft 3#............. 

TĂNG-GIÀ-LÊ f‡‡ fJI 31... 
TĂNG KHẢ ft Tƒ............ ' 
TĂNG MẬTT Ílƒ ?Ÿi..........................-  cccccccrcererkerrrsree 
TĂNG NA TT: 102260100056k 60.288 02,=ba 
TĂNG NGỮ † šÑ............................. 5c cccccrerrerreeree 
TĂNG NHẤT Í#t —-..............................-2-2-2ccccccserrrscree 
TĂNG PHI f# 4 (898-955) 
TĂNG TẬP TỤC TRUYỀN ĐĂNG LỤC #4 % #ï {# 
?ð i4 














TĂNG XÁN Ít Ö (-606)...................--ccccccccccccrrres 700 
IE.0J60 S008 H000 000 000 0000 0n 700 
TÂM AN UÙI: FT S6ixcsstyS0d0x0LS800y0128ys2sC 700 


1110 


MỤC LỤC TRA CỨU 





TÂM ÁN THIÊN SƯ + HÌ 3# Íij..........................--- 
TÂM ÁN THỦY NGUYỆT THIÊN SƯ b EI 7K H ## 


đi 
TÂM CẢN 
TÂM CẢN 


HLỤC bò ði #*.. 
H THIÊN SƯ THÁP ¿b #š# X# Íi #‡ 


TÂM ĐẠO !b ii (1058-1129).......................-2-cccccccee 


TÂM KHÔNG CẬP ĐỆ QUY ¿bò Zš 














TÂM THÁI 2b 3š (1327-1415)...................... 
TÂM TÔNG b Zš 

TÂM YẾU ¿bò # 

TÀM THƯỜNG TRÀ PHẠN 

TẢM TẠT # 1š 

TÂN ĐÁO ÿï #l| 

TÂN LA, TÂY THIÊN 3ï 8# . ƒ Z%..................... 


TÂN MẠNG ðï[ f 
TÂN TÓNG Y‡ 
TÀN THÂN Hi 
TÂN NHIÊN 






























TẬN ĐẠI ĐỊA NHÂN NHÁT KHẨU THÔN TẬN Thi 


x1 Á— 
TẬN GIÁ ẩäï 
TẬN KHƯỚC KIM THỜI ẩäï 
TẬN LỘ l ## 
TẬN LỰC ĐẠO BÁT ĐẶC ĐÉ CÚ ãï 27) ìš %4 í§ JK 

















#1 











TẬP MAO 


nà ĐẦU ‡ 





TÁT CÁNH ‡ÿ: Tấ............... cá te TH 11101110111 11x 1x. 


TÁT CÁNH SỰ ## 7? 
TÁT DŨNG SINH QUANG !$ lñ 7E 
TẬT DIỆM QUÁ PHONG 3š ! 3ð 


TÁU CƠ # ÿÉ 
TÂU DƯƠNG DƯƠNG xE 
TÂU TÁC E 








R.. 











TÂY AM DI 

















TÂY CHIẾU ÿị Hi... 


TÂY LAI Ý ÿ 


TÂY LÂM 
TÂY LỘC 


TÂY NHAM Vi 























THÁP 
HH #Ê 


VH-TEBifis4p52207/44921470293319204A950303999017/42303ã02 185 










































































TÂY TÓC 
TÂY TRAI 


Ni Anh 


Ự 


























TÂY TRÚC ÿ# 42 































TÂY TRÚC THIÊN SƯ MỘ THÁP DJ ^* X# li #š ##‡ 
..ẻ........ẽ.ẽ. 708 




































TÂY VÂN THIÊN TỰ DĐ #š ## 3£........................... 708 
TÂY VỰC TỰ JH 1# s£...... ..708 
TẾ BẠT * ‡R............ ..708 
N8: Y9, mẽ... 709 
T BIEN TP 20 2a 01010tees cv 0n eriavtavV 709 
TẾ CÔNG ÿŸ# 2\.......................-- c2. errrerrree 709 
TẾ ĐIÊN #š ##............................ LH nnHnierierssee 709 














TÉ NINH THIẾT THÁP ÿ# ? 8Ì 1# 


TẾ THÁNH Ƒ# 58 (1696-1756).............. 
TÉ TÔNG BÁT ĐẠI THÉ }# 3š J\  3*............... 


TÉ TÔNG THÁT SỰ TÙY THÂN Y# 3% +: 
TẺ AN # # 
TẺ KIÊN ?#f 
TẺ TỦNG ?## ?‡.. 
THA {È..... 
THA ĐÀ j# ƒÈ : 
THA HẬU ÍÍh. 4É..........................---©25-22<c2ccvcrerrrerrrerrex 
THA THIẾT Eš Ï]........................--5-cxecxverxderxierrisre 
THA THỜI HẬU NHẬT {b lÿ 4 
THẢ LH:(CHE) 222/752 sx2dnllisvyaicoavsaeadl 711 
THẢ CHUYÉT HH ŸÿÙ 




















































































THẢ... THỦ .H ÏïV.........................------ccccccce+ : 
THẢ TRÍ H_ Ïể..................--- 2-ccccEEEEEEEEEkrrtrkrerrrree 712 
THÁC CHI Ïf †Ÿ.................-----cc ccEEEEEEEExeErkrrrkrrkx 713 
IRšP 6280 nh .ẽ.... 713 
THẠCH CẢM ĐANG #ï Ñft šf..........................------ 713 
THẠCH CỦNG HÒA THƯỢNG #ï 1Ñ ÃiI lửi......... 713 
THẠCH ĐẦU HY THIÊN #ï Đl # šE.................... 713 
THẠCH HỎA #ï #k........................... ..713 
THẠCH LIÊM #ï Jš (1620-1698).......................... 714 
THẠCH MÔN VĂN TỰ THIÊN #ï ["] È # X#....714 
THẠCH PHẬT TỰ #ï ƒ#ÿ SŸ............................-.------ 714 
THẠCH SƯƠNG SỞ VIÊN THIÊN SƯ NGỮ LỤC #ï 
Älï #t lB| fl fili š# ##................... ác nen 715 
THẠCH SƯƠNG SƠN #ï ẩïi IÌI.............................. 715 
THẠCH SƯƠNG TỰ Zï ẩ S...... ..715 
THẠCH THÁT HÀNH GIẢ #ï 3š {7 #í.... .716 
THẠCH THƯỢNG TÀI HOA #ï .I: 3š 4È............... 716 
tưng VŨ MINH PHƯƠNG THIÊN SƯ #ï Ñj J 2 
¿18:0 J XS an... . ốc 716 


lli 3š li 
THÁI A KIÊM + lñƒ f|..........................- 
THÁI BÌNH HƯNG QUỐC TỰ %& #ˆ #1 
THÁI CÔ NGUY SINH % ƒÑ ƒ& 7E 
THÁI DỤC Z f (747-826) 


TrAÒ¡ VŨ THIÊN SƯ PHÁP ĐÀN #ï R 





















THÁI ĐẦU ## HŸ................... cty 717 
THÁI SÁT 2K ŠŠ.........................25-2cLe2 109213051115511xse. 717 


1111 


MỤC LỤC TRA CỨU 

















THÁI KHÂM # ## (910-974).......................---ccccc¿ 717 
THÁI LIÊU 5% 3 ........ 718 
THÁI THÔ SINH + Äfl 2 ...718 
HÁN tia 52 on A2800 9E AAtesasvsaasad 718 
THAM BẢNG # ‡È..............................- occceeree 718 
THAM BÃO ## §ÄU........................ - cct ctnHggtrrrge 718 
THAM CỨU ## 7š .....................---c- c2 ccceEErerrrrreerrrrer 718 
THAM ĐẦU #: ...719 
THAM ĐÔ #‡ Í..... ...719 
THAM ĐÔNG KHÉ $ ...719 
THAM ĐƯỜNG ## 3#............................-2cccccceccrrecrrer 719 
THẤM HẠ £ Hổ... 16222102048.010L60ÀÀ, A8282 719 
THAM HẬU #9 ÍÝ...........................--5-©22©7c2ccccccczsercee 719 
THAM HỌC #$ #Z........................-- + tt T2 2212111111111 xe. 720 
THAM HỌC NHĂN #8 'Ÿ lll.................................. 720 
THAM HUYỀN #3 #⁄.........................---22cccccrecrrrerrer 720 


THAM KHẨU # †[|... 





THAM THỈNH # ïš.. ..720 
THAM THIÊN #3 X#...... ...720 
THAM THIÊN ĐÁO GIA #3 X# #l| 3..................... 721 


THAM TIỀN # ïiƒ 
THAM TỪ TẠ HẠ #3 Ỳ ï# 
THAM VÁN # lñ|.............. 
THÁM CAN, ẢNH THẢO 
THÁM ĐẦU Ÿ# 5Ä 
THÁN ĐẦU Z% i1... 

























































THANG DỤNG ĐÔNG 

THANH ÂM CÁC ï# ?ï ll|................................---.- 722 
THANH BÂM ïïƒ ## (895-976)...........................-... 722 
THANH BIỆN ïŸ 3Ÿ (?-686).............................------ 723 
THANH CHÂU BÁCH VÁN ïŸ j| fï l#J............... 723 
THANH CHÚNG lŠ ##.................................----ccccccces 
THANH CHUYÊN THÁP †Ÿƒ ñ# 1š - 
THANH CHUYÉT ï# Ÿl.............................----------s. 
THANH CHUYÉT HÒA THƯỢNG THIÊN CƯ TẬP 
li THIẤNI II 28 BE 0a xxdesoLeskdsenafsin do 724 
THANH CỦNG  #‡ (1272-1352)......................... 724 
THANH DỤC ïÏ S57 (?-975)........................---cccccccee 724 
THANH DỤC ìŠ Ÿ% (1288-1363)..........................-- 724 
THANH ĐÀM lẵ £................. ...724 
THANH GIẢN ïfï ñj ..725 
THANH HẢI ïŠ ÿ........................ ...725 
THANH HÀNG ïŸ †ff (1785-1855)......................... 725 
THANH HỘ ïŸ ñ (916-970)..................-..ccccccccccee 725 
THANH KHOÁT ïlïï ŸÂ........................----©22cccccecsrrecrree 725 
THANH KIỂU ïŠ ífš (906-993)........................---c.. 725 
THANH KÍNH ïŸ ?ï (1790-1870).......................... 726 
THANH LIẾU ïïƒ Ƒ (1090-1151)........................... 726 
THANH LONG THÁP ïï† ïš #‡.. &u 
THANH LƯƠNG ÏÌïŸ ÿt.........................----5- 25c 5cscccc2 
THANH LƯƠNG SƠN ŸïŸ 3# IÌI........................... 





THANH LƯƠNG TỰ ïŸ  SŸ................................ 726 














THANH LƯƠNG VĂN ÍCH ï# j È ïä................. 727 
THANH MẬU ïïŸ 7È (1262-1329)........ ..727 
THANH MỘ ìïÏ 3%..................... 

THANH NGẠC lŠ 75 

THANH NGHIÊM ĐẠI SƯ ïŠ li X Hƒ................... 728 
THANH NGUYÊN lï# j#.........................----ccccccccccee 728 
THANH NGUYÊN HÀNH TƯ TŸ J# {7 J........... 728 
THANH NGUYÊN SƠN ïïf J# IÌI........................... 728 
THANH NGUYÊN SƠN CHÍ LƯỢC ï# J# IlI 3š HŒ 
5... ..ẽ... 728 
THANH NHÁT TÂU ït —- § (1300-1360)........... 729 
THANH NHƯỢNG lì šŠ.............................--.-552 5552 
THANH NỮ LY HÒN {# # ñ# 3t 

THANH PHÁP THIÊN SƯ ïŠ 3% 3# lfJ.................... 
THANH PHÚC ïï‡ 3i (1850-1915).......................... 


THANH SỞ Ï#t Ÿ#........................- SH 
THANH SƠN THIÊN VIÊN ï# 1l! X# Eš 
THANH THANH THÚY TRÚC TẬN THỊ CHÂN 
NHƯ, UÁT UÁT HOÀNG HOA VÔ PHI BÁT NHÃ 
Tỉ Tỉ šš f1 đi J6 IH 1U, TẾ fil 7X ‡E #l 3È ẤX #7729 
THANH THIÊN BẠCH NHẬT NIỆU SÀNG TŸ £ 1 


























ĐK: si1csl66 050264666 6x)5a8212006E0e0450d8x 1L itis9as4sftv se 730 
THANH TÍCH lïŸ #j......................---©2c-ccccctecrrrrkrrex 730 
THANH TIỀN tỉ? #............. ..730 










THANH TỊNH PHÁP NHÃN ì 
THANH TỊNH TRI KIÊN ï# ‡f ãI Bỉ... ` 
THANH TUẦN ïïï 3# (1328-1392)......................... 731 
THANH TỦNG ï# ##.................................-c-ccccccecccee 
THANH VẬN lï ïš.............................--.2 5c ccrerrererrcex 
THANH VIÊN TỰ †‡ ll{ SƑ...........................----cccc-e- 
THÁNH ĐĂNG LỤC ## Jð $#...... 
THÁNH ĐÉ ĐỆ NHÁT NGHĨA ## šÿ ?# — 3§.....732 
THÁNH KHẢ #8 HỊ 



























































THÁNH NGHIÊM #8 j#t (1930-2)........ 

THÁNH PHÀM KHOÀ CỮU %8 N, 3 

THÁNH PHÀM TẬN SÁT #8 N, ãï #.................. 733 
THÁNH QUẢ TỰ 1% 3# S£................................... 733 
THÁNH QUAN TỰ ®# ïñ #£.................................. 733 
THÁNH SƯ TỬ !# Äll ˆƑ............................-------ccccc-e: 733 
THÁNH THAI !8 Jlt........ ..733 









THÁNH THỌ TỰ #! š...... ..733 
THÁNH THỦY TỰ #8 7# 3.. ..734 
THÁNH TRÌ TÔ 8 ‡ÿ 3HI...........................-cccccc, 734 
TH NHỈ BÀ 0 tác 100/61/6015 1611560100// 212 
THÀNH BIỆN JÈ ÿ‡ 

THÀNH ĐĂNG MINH LƯỢNG J# #£ HH Z2.......... 734 
THÀNH HIỆN JÈ i#...........................2- 22c ccccerrerrree 734 
THÀNH TRÌ RÈ ‡ÿ.............................-- 2cccccrrerrrrerrree 735 
THAO QUANG DƯỠNG HÓI jð %: 3š Hứỹ $ 
THÁO LƯỢC ‡# lỆ...............................©22-22cccccrecrrrrcee 
THÁO LÝ ## J#...........................--- 2c 








1112 


MỤC LỤC TRA CỨU 














THẢO ĐƯỜNG ! 3# (-)).................... ccccccccreccerree 735 
THẢO ĐƯỜNG TỰ # ?2 3£... ..736 
THẢO LÝ HÁN # 3 ÿ#............. ..736 
THẢO Y MỘC THỰC ##* % 2% #š......................... 736 
THẢO YÊN PHONG HÀNH ## {l# J{ {7................. 736 
THÁP BÀ Ÿ# Ö#,....................-. LH TH 11x xe. 
"N3?.v8) 50002800177 7... cố... 
THÁP ĐẦU 3# Z.... 

THÁP VIỆN TỰ ‡# l# $£..............................-ccccccccree 737 


THÁP VIỆN TỰ XÁ LỢI THÁP ‡## J# 5# 2 #l| ‡#737 
















THÁC- SÁT TÊN | 2 2 60x en0na BE 0e heo 737 
THĂNG TÒA l#‡ Jš................... ...738 
THẮNG HỌC J# #3 (1326-1406).....................---...- 738 
THẮNG NGHIỆP TỰ J# 3š 3£............................... 738 
THẰNG SÀNG đïÏ J}..................... 22c 2cccccrecrrrecrree 738 
THẶNG NGỮ #§|| ñï:..........................--©22-22cccccecrrerrrerree 739 
THẶNG NHÂN #J A.. ..739 
THẶNG PHÁP #l| 3ở:..... ..739 
THÂM SƯ Y# li (905-965)... ...739 
vEHLAM ĐEE BS coy L0 tvớn Sáo Vài nugtbÊ (0A sản gui 2 739 
THÂN ĐÍCH ï#ï Ífj...........................--- 22c crerrrrrrrrrrree 739 
THÂN SƠ š# đt 

THÂN TÂM NHÁT NHƯ # 2b —- #[................... 740 
THÂN TÂM THOÁT LẠC # +b lề ÿ#.................. 740 
THÂN THIẾT li 1ỦJ.......................--2-©222-22zs2cvsz+creesrre 740 







THÂN CHIẾU †f Hữ (776-838)... 
THÂN CHIẾU ĐẠI SƯ #‡ H§ 2% HíỮ... 














THÂN ĐẦU QUỶ DIỆN ?‡ 5ñ 1# Tí. ...740 
THÂN HỘI ††! Ế? (686-795).........................---ccccccccee 741 
THÂN HỘI HÒA THƯỢNG DI TẬP ††! # #1 iúj 3ã 8š 
TU NT NI VI G0 741 
THÂN LỘC 3! ÿ#.........................-5-csctEHnx rrerree 741 
THÂN NGHI ##†' #ï (2-1216).......................---.----c-s+ 
THÀN QUANG TỰ †f %: S£.................................. 
THÂN SINH PHÓC, THIỆT SINH MAO J# Z f# 
"”ˆE:.# 















THÂN THAM MỘ THỈNH j8 #:#: ï8..................... 
THÂN TỊCH THAM KHẨU j& # #3 ‡I................. 
THÂN TÚ #†t # (606-706) .........................----c-¿-cccs¿ 
THÂN VẤN £‡ lÚJ.....................-25-222s2222EcEEEEcrrrrrrrrerree 
THÂN YÊN ##' 3¿ (2-943)......................occcccccreccerree 
THÂN AM TRE BE tu bạ 208v Q00 2 4saa 


THẬP ĐẮC ‡â ƒä........... 
THẬP HUYỀN ĐÀM  #% ï 
THẬP MỤC NGƯU ĐÔ LUẬN GIẢI -E # 
An. .hẽ.ẽố.ẽ.ẻ.ẻẽ ốc. 















































THẬP NGƯU ĐỒ TỤNG -E # |ã| ä#..................... 745 
THẬP NHỊ THỜI -Ƒ —- l‡................................-----. 745 
THẬP PHƯƠNG PHẬT THÁP -Ƒ 2 flÿ ‡#‡............ 745 
THẬP PHƯƠNG PHÔ GIÁC TỰ -E 2 †‡ #† 3#...746 


THẬP PHƯƠNG THÉ GIỚI THỊ TOÀN THÂN -E 7# 











THẬP VẠN BÁT THIÊN - # /\T-. 
THÁT CÁP PHÙ ĐÒ THÁP -E §ý # li 














































































































THÁT HOA BÁT LIỆT -E 7# J\4....................... 
TẤT (SUP SL1-HIN 02099106696, AVGi tu 669/6/12100/L66016a 08510 
THÁT THÁP TỰ + ‡# 3#.........................----2ccccccsccei 747 
THÁT THÔNG BÁT ĐẠT -E ìữi J\ š#..................... 
THÁT TRUNG BÁCH VÁN 3% HR Ƒï [ñJ 

THÁT XUẤT BÁT MỘT + Hị J\ ÿ#..... 

THÁT XUYÊN BÁT HUYỆT + # J7. 
"I0." ớ...ẽ 
THẠT ÂM #f fÃ (1718-1791)........................--..---.. 
THẬT TẾ LÝ ĐỊA ?#{ E# #1 HH.........................----ccc. 
THẬT TÍNH #Ÿ ‡‡È.........................2-225c 2cccEErrrrkrrrrrcee 748 
THẬT TRÍ #f #† (900-972) ......................--.-¿-c--sc:-+ 749 
THẬT TƯỚNG †f jli........................-----2©22c+czsesrrsccee 749 
THẬT TƯỚNG VÔ TƯỚNG #ï †H #t ‡H1.. ..740 
THÂU TÂM Ít :Ù›.........................- ..740 
THẦU LY VI38 8 f%. ..750 
THÁU QUAN 3Š liij...........................----2--ccccccrrrcerrrcee 750 
THÁU QUAN NHÃN )Š li lR............................... 750 
THÁU TAM QUAN 3Š = lij.............................------- 
THÁU THOÁT 3Š jlằ.........................-.22222ccccccrecrrrrcee 
THẦU TÔ SƯ QUAN )Š 3II Bi] 

THÊ HÀ TỰ ‡#j £š S.............. 

THÊ HÀ TỰ XÁ LỢI THÁP 

THÊ HIỀN SƠN ## fï IlL.............................---------- 
THÊ HIÊN THIÊN VIỆN THẠCH THÁP #‡ f J Eš 
ZEÙ: S00 hi TY hon 0 010/000 3.0 79-4 752 
THÊ THIÊN TỰ #‡ šf ##..............................-----.--e. 752 
THÉ BẢO †H' Ý........................- co 752 
THỂ ĐỀ HH T1 c26 2d vdnntSdeiityilayeaa 752 
THÉ ĐÉ PHÁP †It ÿ 

THÉ NGHIỆP 

THÉ NGU Ít 

THÉ PHÁP †I! 

THÉ THÀNH †!: ð# (1260-1332)........................---.. 753 
THÉ VINH ÍI #ấ.........................222-222cc22E22EEEtrrrrrrrrcee 754 
THÉ XUẤT THẺ †H' Hị †HE...................2-©5cccccccrrxs 754 
THÊ HẢI ñÿ i# (1834-1889)... 754 












L 


THÊ LỘ CHÂN THƯỜNG ## ?# I ?ý.. 





THÊ LỘ KIM PHONG Ÿ# ## 4> JÑ... ..754 
THÊ NHU ÿ#Ÿ 3#...........................---- 2S 2t errrerrrerrree 754 
THỊ CA (THIÊN TÔNG) §‡ ïŸ...............................- 754 
THỊ KHIÊU BÁT THƯỢNG, TẮNG CHƯNG BÁT 
THỤC #t k4“ E.. ŠW Z§  Ÿ4............................ 755 
THỊ THIẾT Bể ti: c0 a08/81008ag2610AA0asud 


TEIÍ)LOI “NI Pu can 016010801 20Nasx6etei 
THÍ TAM THÔN Ji = 
THỈ ĐẢM TỬ Rẻ ‡Ê 'Ý 
fbyliÐ:1(cii12 1S H0 TH 0 on Hi 
THỊ CÁ HÁN 3# fï ## 























1113 


MỤC LỤC TRA CỨU 





THỊ CHÚNG ZE Ẩ#............................---2---©2cscccrszsrreerrre 756 
THỊ DIỆT ZE ÙÄ... 
THỊ ĐỒ ZR §š ... 
THỊ HIỆN Z§š 
THỊ MỘT # 3# 
THỊ PHI GIAO KÉT XỨ # 3È 2 ti Jä................. 757 
THỊ TẮC ;# Rl|.........................--22-22222 2E ErErkrrrrerrree 

THỊ TẬT ZR }š. 
THỊ TỊCH ZR 3⁄ 
THỊ TU # Zï.... 
THỊ VẬT ‡# 




























đỊỊ Z TM TẨ,............ HH Hee 758 
THÍCH CHÚNG £# ##...........................---ccccccceecrrree 758 
THÍCH CƯỚC ïJi| JÏlJ......................-----s-©cscxeExeerrxerxee 758 
THÍCH ĐẦU ïJi| B|..................-2- 2s sec eEEeEEkerrxerree 758 


THÍCH ĐẦU NHẬP GIAO BÒN ïl| Øï À. J# ?*...758 
THÍCH LAI lửïi 
THÍCH THẢNG PHÂN MINH ƒj fý 




















































































































THÍCH THỊ ## ƒK.............................----22-cccrscrrerrrrerree 
THÍCH THỊ GIÁO #š ƒ§ f..................................-- 
THÍCH THÍCH BÁT HƯU ï‡ 

THIÊN Íữ............................-.--- : 

THIÊN CHÂN PHẬT Z ! fl}.... 

THIÊN CHÍNH NGŨ VỊ ffi II lừ.. 

THIÊN CƠ Z§ §š..............................---- _ 
THIÊN CUNG TỰ # #š Šÿ...........................--------c. 760 
THIÊN ĐẢNG Íi ð#.........................-..225-cccccccrerrreerree 760 
THIÊN ĐÔNG CHÍNH GIÁC THIÊN SƯ QUẢNG 
LỤC Z #š IE ft Äl li El ##.................................. 761 
THIÊN ĐÔNG TRIỆT Z% ## fït (1621-1705)......... 761 
THIÊN ĐÔNG TỰ Z ## #ÿ.......................-- 2cccccccccree 761 
THIÊN ĐỒNG TỰ THÁT PHẬT THÁP Z ñ 

1H TỶ... kẽ... 
THIÊN HẠ HOÀNH HÀNH ®% 'F l# Íï................. 
THIÊN HOA LẠC, THẠCH ĐIÊM ĐẦU ® ‡‡ ‡# #i 
ni NA"... ốc 762 
THIÊN HOA LOẠN TRỤY % ‡ ñL Eš................. 762 
THIÊN HÓA ‡ễ {Ƒ............................---.22ccccrecrrrrrrrrrerree 763 
THIÊN HOÀNG TỰ Z #t 5# (68).. ...763 
THIÊN HY TT“ E§ (1335-1415)............ ...763 
THIÊN KHOAN ĐỊA TRÁCH Z ?š Hh Zš............ 763 
THIÊN LẠI Z ÏÃ............................----©22cccczseccrerrrreerrre 763 
THIÊN LIÊU BÁCH ĐÁNG “E ƒ Tï ?f................ 764 
THIÊN LÝ VẠN LÝ T- H # H............................ 764 
THIÊN MỤC MINH BẢN THIÊN SƯ TẠP LỤC 

Di S; độ Hư ớn-...... ca 
THIÊN NHIÊN Z ## (739-824).........................---.. 
THIÊN NINH TỰ % # $#.............. lk 
THIÊN NINH TỰ THÁP Z #* 3# #‡..................... 765 
THIÊN PHẬT THÁP “ƒ' Íjš lš............................----- 765 
THIÊN PHẬT TỰ TT: Íll Sÿ.....................-----cccccsccee 765 















THIÊN PHONG TỰ -†- l# S#..........................--..---: 765 
THIÊN PHÚC TỰ % 38 3#.... ..765 
THIÊN PHÚC TỰ TT 3 3# ....... ..765 
THIÊN QUANG THIÊN TỰ “† 3 ## 3#................ 765 
THIEM SA nu ốc tt 22A208 00a 766 
THIÊN SƠN “Ƒ' IỈL........................2----¿©2222222sz+crsesrrscxee 766 
THIÊN SƠN VẠN THỦY “f IlI #š 7K.................... 766 
THIÊN THAI SƠN Z #† IÏI............. ..766 
THIÊN THAI TỰ 3# # 3#........................... ..767 
THIÊN THÁNH QUẢNG ĐĂNG LỤC Z % J J# $# 
NNN"_ .... .hẽ. hố... 767 
THIÊN THÂN lễ Ä............................-22cccccrcerrrrerrrcee 768 
THIÊN THÁT BÁCH TÁC TRẦN LẠN CÁT ĐĂNG 

# + Fï ñỊ l# JÑl #š ï#...........................à co 768 
THIÊN THỌ TỰ ĐẠI THÁNH BẢO THÁP ZX 8š S# 

P0 DĐ nÄẽãẽẽnẽãẽãẽẽ.......ố hố 768 
THIÊN THỌ THÁNH ÂN TỰ Z% ïŠ #1 E1 sỹ........ 768 











THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ, DUY NGÃ ĐỘC TÔN 
%._EX TH # # Ề....................... eo 























THIÊN TỊCH lễ 3ÿ............................ 

THIÊN TÌNH BÁT KHẲNG KHỨ Z lễ 4 tf # 769 
THIÊN TÙNG BÚT KÝ TT: ‡24 ## ïũ....................... 769 
THIÊN TƯ PHÚC TỰ % ï# 3ä SŸ.......................... 770 
THIÊN ŸŸ...................---ccccccrceee 


THIÊN AM ## jš... 
THIÊN BÁ Ÿ# {fi... 
THIÊN BẢN X# #4 








THIÊN BỆNH li ]ÿj......................... 22 2222222rerrrrrrrrree 771 
THIÊN BỊ CHÚNG CÁCH šŸ fl Z# ‡#.................. 771 
THIÊN CÂU ïïÏ ÉŠ........................--222scEEEEcrrrrree 771 
THIÊN CHỦ ĐẠI SƯ š# 3: + Íf........................... 771 


THIÊN CHÚNG 3ï ⁄š 
THIÊN DUYỆT #X# Hà... 








THIÊN ĐẠO ï*# iă................... 

THIÊN ĐĂNG THÊ PHÔ 3Ä /# †It ä.................... 772 
THIÊN ĐẦU Ÿ# Ỡ#....................-- cty 772 
THIÊN ĐỊNH ŸŸÏ Z.......................... 22 2cccccrrerrrrrrrree 772 
THIÊN ĐÒ *Xf . ""ẽố.ố ốc 772 
THIÊN ĐỨC Ï# f#.......................----cccccereerrerrrerrree 773 
THIÊN ĐƯỜNG nu FƯN ..773 






THIÊN GIA QUY GIÁM X 3£ 58 %.. 





THIÊN HẢI THẬP TRÂN Ÿ# ï# -†- 2 ..773 
THIÊN HÒA 3# Ïll............................---222cc2cErcerrrrerrrcee 773 
THIÊN HỌA NHÁT VỊ Xÿ äï —- l£....................... 714 
THIÊN HỌC ĐẠI HỆ ft # & %........................... 774 
THIÊN KHÁCH li #............................-------cccccsrrece 774 
THIÊN LÃO 3# 2# (?-?)........................---cccccerrrerrree 714 
THIÊN LÂM lễ ÿ‡.......................... 25c ccccrrrerrrrerrree 





THIÊN LÂM BẢO HUẦN 3# ## ? J|....... 
THIÊN LÂM BỊ DỤNG THANH QUY 3# tk tị Hị tí 




















1114 


MỤC LỤC TRA CỨU 





THIÊN LÂM TĂNG BẢO TRUYỆN ## ‡k fl ?X f# 


THIÊN LÂM TƯỢNG KHÍ TIÊN 3# ‡‡ # Z# ®š..776 
THIÊN MÔN BẢO TẠNG LỤC X# ['] ?ï ÿÄ $#....777 
THIÊN MÔN CHƯ TÔ SƯ KỆ TỤNG ï# J"J ñ# 3H fif 

{5 ?R... 
THIÊN. MÔN ĐOẠN LUYỆN THUYÉT ## "| ## 


TH 200020921001 10607005 SE: 4X lá gì 2c LÀn Sor, hóc xhongƒ 777 
THIÊN. MÔN KHOA GIÁO X# Ƒ'] ‡| #i................. 771 
THIÊN MÔN NIÊM TỤNG TẬP Ÿ# ["] ‡J 2l Âš...777 
THIÊN MÔN QUY THÚỨC ft ['] ‡# zÈ................... 778 


THIÊN MÔN SƯ TƯ THỪA TẬP ĐÒ ## "| fil 3 Z& 














TỀ |RÌ 2420 5515:14 6900401100001 2v BASReor6A MhvyÖ 778 
THIÊN : MÔN THẬP DI LỤC 3# ["] ‡â ii $#.......... 778 
THIÊN MÔN TOÁT YÉU ## ["] l #...... ...778 





THIÊN-NA %# #f.......................... 
THIÊN NGUYÊN CHƯ THUYỀN TẬP ĐÔ TỰ MỊ JR 
BỊ TẾ E TT sejeghblfÔAqggi00/34k0304 00100800044 


THIÊN NGUYỆT TẬP ## 1 N ... 
THIÊN NHẠC PHỦ #Ÿ ## Jf................................-- 
THIÊN NHAM ŸšŸ #? (1093-1163). 
THIÊN NHÂN X# Ä... 





















































THIÊN ÔNG ĐẠO GIẢ ïïf 3ï (902-979) 
THIÊN PHONG *ïÏ JiL.......................... 5s cccctecrerrerree 
THIÊN PHÒNG TỰ THÁP Xi jÿ 3ÿ ‡#.................... 780 
THIÊN PHƯỜNG Ÿ# ÿJÿ.........................------ccccssrrecrree 780 
THIÊN QUAN SÁCH TIẾN 3# lã| ? št................... 780 
THIÊN QUÁN Ï iïi........................ 25c ccecccrrcerrrerree 781 
THIÊN SƯ #Ÿ# ÍfÏi........................ 2-55 te ctecretrkerrkerree 
THIÊN TÂM XŸÿ :b.. 

THIÊN THÁP X# li 

THIÊN THÁT ŸÏ| 3š...........................55 sec eEErerrxerree 782 
THIÊN TỊCH llŸ jŠ............................2--22-222cccvsesrreerrre 782 
THIÊN TỊCH CHÍ K T011 s11 0n 1t 782 
THIÊN TÔNG Ï# 2š 

THIÊN TÔNG BẢN HẠNH ## 2£ 2 Í7................. 783 
THIÊN TÔNG CHÍNH MẠCH *# 3 1F lỀ............ 783 
THIÊN TÔNG QUYÉT NGHI TẬP X# 2š SG 3» 5t 8783 
THIÊN TÔNG TẠP ĐỘC HẢI ## 2£ #ft #‡ ÿ....... 784 
THIÊN TÔNG TỤNG CÔ LIÊN CHÂU THÔNG TẬP 
Xš Z§ Äl th lf ## il #......................Q Go cccrececeeecee 784 
THIÊN TÔNG TRỰC CHỈ šf 2% fï Ï#................... 784 
THIÊN TRƯỢNG Ÿ%# ÿŸ..........................-2sccccecccrecrrer 784 
THIÊN TỦY %## Ñễ....................... 2. set xerrke 785 
§038190JIN05: 9 1 TS? nan... 6 785 
THIÊN UYÊN MÔNG CÀU DAO LÂM X# Z ## 3 
3A SE TS Non CN GV VI 785 
THIÊN UYÊN MÔNG CÀU THẬP DI 3ï 2l 52 3 ‡â 
1n... cẽn 785 





THIÊN UYÊN TẬP ANH X# Zt # #...................... 785 
THIÊN UYỄN THANH QUY }# ?Zb ï# Ji. 








THIÊN Y Ÿ#Ÿ 3...........................---ccccccrrrcee ..786 
THIÊN YẾU 3# 3#...........................-22-22t2ecEErkerrrrrrrree 786 
THIỆN BẢN ## 2E...........................---cccsccrorrerserriee 786 
THIỆN CHIÊU ‡# Hi{ (947-1024).......................----- 786 








THIỆN ĐẠO ## 3š 


THIỆN GIÁC ##£ #Ÿ... 








THIỆN HỘI ‡Ê£ #†.................... 

THIỆN KIÊN ?# EX (1409-1493) 

THIỆN MỸ # #3 ............................ ro 
THIỆN PHÁP ## # (2-1409).......................----cccccs 788 
THIỆN QUÁ #2 1# (1079-1152)....................-...--c2+ 788 
THIỆN TẠNG Ÿ# ÿ#............................- 5c ccccerrcrerrcex 788 
THIỆN THANH '# ï# (1057-1142) ....................... 788 
THIỆN THÔI ‡#£ #‡.......................... ..789 





THIỆN TĨNH Ÿ#£ ñ# (858-946)... 
THIỆN TRI THỨC 3# #II 3Ÿ : 
THIỆN VI ## Jj..................555c22teEEErrtrrrrrrrree 789 
THIỆP ĐẠO LÝ 3# ‡š #Ù 
THIỆP LY VI ÿ Ä# f#............................. cv 
THIỆP NÊ THỦY 3Ÿ ÿ# ZK............................----------- 
THIỆP THÂN VĂN 3Ÿ I§ !ÚJ 














































































THIẾT TS nh CƠ THIÊN SƯ NGỮ LỤC #‡ Rš l§ X 
Hli š ?%.....................-Qccccccccreccee 

Thi CƯỚC 8# J# 

THIẾT ĐỊCH ĐẢO 

THIẾT LỢI ä# 3l... 

THIẾT NGƯU #‡ ”E... 

THIẾT PHẬT TỰ 8 L TS NGA 791 
THIẾT PHƯƠNG TIỆN biên EU S000 0 792 
THIẾT QUYÉT TỬ í ' 
THIẾT TẬT LÊ #1 ở tiện A1 SteVEcabarrtrorrrtdcnnh Xe 792 
THIẾT THỌ KHAI HOA #‡ ‡#‡ Ji ?...................... 792 
THIẾT TÍCH LƯƠNG Ö## #š ##............................... 792 
THIẾT TUẦN THAO 8# 8# Éữ................................ 793 
THIỆT ĐẦU THƯỢNG THỦ BIỆN ï# 5 L- lí j3‡793 
THIÊU TÓNG ‡#š 3È...........................---©22ccc2zrrrrrrrrrrcee 793 
THIẾU ĐÀM 2b ‡‡... ..703 
THIẾU LÂM Z2} ÿ£................... ..703 
THIẾU LÂM DIỆN BÍCH 2} ‡# ..704 
THIẾU LÂM LÃNH TỌA 2b ‡‡ #$ 4#................... 794 
THIẾU LÂM PHONG 2} ‡‡ jñL........................------ 794 
THIẾU LÂM TRỰC CHỈ 2b 3X fï Ïä..................... 794 
THIẾU LÂM TỰ 2} ‡‡# SỀ............................--c-ccccee. 794 
THIẾU LÂM TỰ THÁP LÂM 2b ‡‡ 3ÿ 1š ‡R........795 
THIẾU THÁT 2} #š.........................--c-©ckveEverierxerrk 796 
THIẾU THÁT ĐƠN TRUYÈN 2b 3$ đi {# s 
THIẾU THÁT GIA PHONG 2b 3š 3% Jñ................. 
THIẾU THÁT LỤC MÔN TẬP 2 3% 7 ƒ"] 8‡......796 





THIẾU THÁT TÂM ÁN Z} 3š ;ù HI..................... 796 


1115 


MỤC LỤC TRA CỨU 





PHÙNG XUYÊN NHĨ KHÁCH z2} )# ?š H # 

















L0 8a 0c 3t ty ca 4 tán ba lý vấn hưng ..707 

EU AN Ấ† #............ ...797 
THIỆU CHÂN TIỀN SƯếN E # lỊ................... 797 
THIỆU HIẾN ẩ# Ññ...............................-22 22/2 S2cszcereerree 797 
THIỆU KHANH ẩ#i ÿ............................-------ccccccscccee 797 
THIỆU LONG ấ#i lấ (1077-1136)......................... 797 
THIỆU LONG ĐẠI SƯ #1 J# 2 ñif............. ...798 
THIỆU LONG THÁNH CHỦNG ##‡ J# #1 ‡f........798 
THIỆU MINH ##j HJ (1235-1308).............. ...798 
THIỆU NGUYÊN fi# 7ú (1305-1385)...................... 798 
THIỆU NHAM Ấ#l # (899-971)........................----cce. 798 
THIỆU TÔNG ẩ#j Zš............................--2-©22scccrszscreerrre 798 
THIỆU TRÂN Ấñl #2........................-----2-©2cscccrserrrecrrre 798 
THIÊỆU TƯ #H Í s2 00206660neiaaaoosraoe tao 799 
THIẾU TUI TỔN 2 i66 16-0csgtasieldsaatvkE 799 
THIỆU nử Hi R (990-1066) ..790 











THIỆU VIÊN ấï† 3§..... 











THINH TIỀN NHÁT CÚ THIÊN THÁNH BÁT 
TRUYỀN Ÿ?# Ÿƒj —- ñJ T 1# %# #L.......................... 709 
THỈNH ÍCH ïï šï..................................--- 2cccccrecrrreerree 
THỈNH ÍCH LỤC ä# šñ SR.. 

THỌ AN THIÊN VIỆN ãŠ 3% ñ l#........................ 800 
THỌ DỤNG ## HỊ........................ ..800 




















THỌ KÝ ‡# ẩữ.. 








THỌ NGHIỆP Z % ...800 
(951851805; 7e... . §01 
THỌ TOÁN ®# #..........................................-..ccce. §01 
TEIO AIÍ 3E trnscscc.1200010/60A s06 atlA010016 8801 4 §01 
THOÁI ÔNG 3E Íy..........................----©22sc2czecccrerrrerrex §01 
TTHÓ AT c2 sp xgytxetxbstosdtrdoalxgiseaaixsee 
THOẠI BÁ ïñ ï 

THOẠI BẢ ñ #ñ.. _ 
THOẠI:ĐÀU Bội ĐỀ c6 00c oYEntx0yGa/2909%cadaä §02 
THOẠI ĐỌA ñ FÃ..................................Scceriririe 802 
THOẠI HỘI ñïfi Ê............................... 552 2cccccccccrreercee 802 
THOẠI PHÁ li ï.............................-.-2--cccccrreeerreerree §02 
THOẠI TÁC LƯỠNG QUYÉT ïñi fE Nj l#............ §02 
THOÁN DANH Ïš #⁄...........................---22cccccccsrrecrree 803 


THOÁT KHÔNG VỌNG NGỮ lll “š 3% ïñ............ 803 
THOÁT LƯỢC lÏữ Hứ.. 
THOÁT NHIÊN lề #4 sử 
THOÁT THÉ |lfầ RŠ..........................-22-2222c22zscccvsrsrrerrre 803 
THOÁT TRÁM lề RÌỆ.........................225-22cscccrscsrrerree 803 
THÔ THỰC DỊ BẢO, TÉ TƯỚC NAN CƠ ÄH &  fl 
CUỤI: Si ME an nh na 

THÓ ĐẠI Ïï 






































THÓ GIÁC QUY MAO #4 f8 Ä #........................ §04 
THÓ MÃ =“. 

THÔ Ý ‡# jš................. 

THỎ THƯỢNG GIA NÊ +: E }JI ÿ#...................... 804 
THÔN CÔNG ‡‡Ÿ[ 2À .....................-c-ccccckeErerrerrerree 805 


THÔN ĐẦU ‡† ĐHi................ -csctntnnHngrrey 805 
THÔN LÝ NAM NỮ ‡† 3 1 #2. 






THÔN THỒ BÁT ĐẮC # I: % #8. ..805 
THÔN VIỆN ‡† lữš...........................--- 2cccccrrrrrrrerrree 805 
THÓN TRƯỜNG XÍCH ĐOẢN >Ƒ R N .......... §05 

















THÔNG BIỆN MINH ĐỨC THIÊN SƯ 3 3ÿ HỊ § ## 
FT +0: 222/2106.17--05.1/2056610/867 x99 8m đhrđhhÐc 0 otoovont chip vàn số 806 
THÔNG CÔNG lf# Z` (§60-945)............................. §06 
THÔNG DUNG ï ? (1539-1661)........................- §06 
THÔNG DỰ ï ƒ£ (1588-1646)............................... 806 
THÔNG HIÈN ii ïf (1593-1667).......................... §07 
THÔNG HUỆ THIÊN SƯ ì# Ÿš X# fíƑ...................... §07 
THÔNG HUYỀN BÁCH VÁN ii % 1ï JH............ §07 
THÔNG KỲ 3ñ ÿ (1595-1652)............... ..807 
THÔNG MINH ïï !Jj............... ..808 
THÔNG MINH CẢNH GIỚI ïã s ..808 
THÔNG MÔN ï Ƒ'] (1599-1671)........................... 808 
THÔNG NHÂN ïïÍ Z7 (1604-1648)......................... §08 


THÔNG NHÁT TUYẾN ii — ## 
THÔNG NHÁT TUYẾN ĐẠO li —- 


















THÔNG PHÁP THIÊN SƯ ïff ‡ ## BH s ...809 
THÔNG PHƯƠNG ïÝ 7ÿ.............................------cccccccee 809 
THÔNG THÂN THỊ THỦ NHÃN ii  ‡#‡ # llR..809 
THÔNG THIÊN ï ï (2-1228)............................--- §09 
THÔNG THỜI HUYÊN ïf l‡ lĩ........................... §10 
THÔNG THỪA 3ñ 3 (1593-1638)......................... 810 
THÔNG TÍN li {ồ...................--cccctkectecretrerrrrey 










THÔNG TÚ iñ ## (1614-1675) ....................-.....---- 
THÔNG TÚY li ## (1610-1695) 
THÔNG VÂN Äf # (1594-1663). 
THÔNG VÁN Ÿ ["] (1604-1655) 
THÔNG VI ïlÍ f1 (1594-1657).......................--..----: 
THÔNG VIÊN TẾ II  x00is8/34L44/001089/,0504đ061080 

















THÓNG BỎNG ÿïï ÿE............................----2ccccccccerrrcee 
THÓNG LÃNH Tïi #J...................á-5ccccectecrrrrrrex 
THÓT ĐỊA CHIẾT !Ệ HH, ‡ƒ 
THỐT TRÁC lề I%.............. 
THÓT TRÁC ĐÔNG THỜI . 
THỜI LƯU liÿ YŸï......................---G-ScsctStEtrerrrrey 
THỜI THỜI NIỆM NIỆM l‡ I 2 2 
THỜI TRUNG....................---2-s SE EEEeEEkerrkerkx 
THỜI TRƯỜNG l‡ ...............................----ccccccccceee 
THỜI UÁT I‡ jÿ (1303-1381).............................---- 
THỦ SÁYT W7 Sản ss0eccvd0toteverlaEiosrtresravane 
THÙ GIÁ ï {li ` 
THÙ TƯỢNG TỰ # Í{ất S#.........................---2cccccccccei 814 
THÙ XƯỚNG Ïf T.......................---ccccsccteckerrkrrrerrex 815 
p309< TP  ..ốố.ốốố. 815 



























































1116 


MỤC LỤC TRA CỨU 









































































































































































18:10) 138777777... .ố.ố... 815 
THỦ CƯỚC # Jlj ..815 
THỦ ĐOAN #Ỳ 3 (1025-1072) „815 
THỦ KHÂM #Ÿ #Ÿ{.........................---- 2cccccrerrrrrrrrrrerree 816 
THỦ NHÂN #Ÿ ÍC.......................----cscreEEeErerrkerrkerree 816 
THỦ NHÂN XỬ PHÂN ## A, J# 2}........................ 816 
THỦ NHÁTT #Ÿ? —-..........................----222cc2crEerrsrsrreerrre 816 
THỦ NỘT #* ï#... 

THỦ OAI * JŸ..... 

THỦ PHỤNG Ïl Z : 
THỦ QUÝ #3" Ể‡ (1290-1361)...........................----.-- §17 
THỦ SƠ #Ÿ 3JJ (910-990) .......................-c¿c5ccccccccccee §17 
THỦ SƠN Ÿ† IÍL.......................-22-22222222Ec2EEErrrrerrrrerrrre §17 
THỦ SƠN TỈNH NIỆM THIÊN SƯ NGỮ LỤC tï 1l 
cả ca 6n. nh ......... §17 
THỦ THỨ NGỮ TÍN BH 0 AaisutobtNán cao VSá% §17 
THỦ TÍNH ÏW #:............ ..817 
THỦ TỌA †í J*... ..818 
THỦ TRÁC *Ỳ' sĩ (1064-1123). „818 
THỦ TRUNG 3" ##4 (1275-1348)............................ §I8§ 
THỦ TƯỚNG ĐẠI SƯ  ‡l Ä Ñïl......................... 818 
THỤ Á FŠ r7 (412) 

THỤ KHỞI TÍCH LƯƠNG E# #ö 3# #.................... §18 
THỤ PHÁT NIÊM CHÙY # ÿ) ‡h: §ú... „819 
THỤ TỨC 1X HỤ „819 
THUẦN ĐÔ TÔNG ## #2 (1340-1426) „819 
THUẦN CHÂN #t li (?-1101)..........................----- 819 
THUẦN NHÁT THIÊN SƯ #li — 3# fii................... 820 
THUẦN TỲ TƯƠNG BÁN Rš ÿÈ ‡H #:.................. 820 
THUẬN CHI Jll * (825-910)........................-----5:++ §20 
THUẬN ĐỨC ĐẠI SƯ ll§ f## 2 Ñi[......................... 820 
THUẬN THỂ lễ †Í......................222-222zc22zsecxszsrrecrrre 820 
THỤ 

THU 

THUẾ 

THÚY NHAM HÂN šš j# J⁄.................................. 821 
THÚY PHONG šš lÍ.......................2-©222c222zc2cvstrrecrrre 821 
THÚY VI TỰ 3š ? s‡ 

THÙY ĐƯỜNG #f: 3“ 

THÙY HÓA #E {Ÿ........ 

THÙY LONG PHỎ l§ ï 

THÙY NGỮ lfữ ïƑ:........... : . 
THÙY NGỮ BÁCH TÁC lỆ š Tï Rl|.................... 822 
THÙY THỊ ‡E ZR 

THÙY THỦ #E 

THÙY THỦ NHẬP TRIÈN 1 

THỦY AM Z% ÿš 

THỦY BÁT TÂY THỦY 7K 2 ÈE ZK..................... 823 
THỦY ĐẦU 7K i......................---ccccce¿ 

THỦY LỤC THIÊN TỰ 7K E§ š# 3£....................... 823 
THỦY MỤC SƠN ZK El IỈI.............................-------52 823 
THỦY NGUYỆT 2k Ö................................------c-ccee 824 


THỦ 


THỦ 


THỦY TÓT i# 7E 





Y NGUYỆT THÔNG GIÁC ZK H 3 #† 


(1637- 













THỦY THẠNH đ 1 (1276-1347) ......................... §25 
THỦY TRUNG TRÓC NGUYỆT 7K r' # H....... 825 
THỤY HIỆU it ÖŸ...........................--55-55c55<2ccccxccsecree 825 
THỤY QUANG THÁP fi 3: #‡ ..825 
THUYÈN TÔN TỰ 3# 3 S£................... .826 
THUYÊN TỬ HÒA THƯỢNG Íf ˆ ÃII lửi............. 826 
THUYÈN TỬ HÒA THƯỢNG BẠT TRẠO CA ft 
THÍ RE N6 0xg1xestct tpotteud AC MAsabaesbe 826 
THUYÉT QUY CỦ ẵ#ằ ii #E.............................------- 826 


THUYÉT TỤ 
— #J RỊ. HT 
THU 
THÚ 
THÚ 
THÙ 
THÙ 














A ĐƯƠNG 7& 3# 
A HẠO Z£ fiễ (1011-1091) 


NHÁT VẬT TỨC BÁT TRÚNG ï# {J 








THỪA HƯ TIẾP HƯỞNG 7š j§ ‡È ##................... 
THỪA LÃNH 7 $ïï.............................------- 

THỪA QUẢNG THIÊN SƯ THÁP 3K J* 3# fili ‡# 828 
THỪA THIÊN TỰ 7K ZX #Ẽ......................------ccccccei 828 
THỪA THIÊN VIỆN 7£ ZX lš 

THỪA THỌ 7£ #¿................... 

THỪA THÔNG 7K HỊ...........................---2cccccreerrrece 






















































THỪA TRƯỜNG Z4 E ...................................-...--. 
THỨC TÂM ïïŸ ùò 

THỨC TÂM KIÉN TÍNH ïï‡ + B #..................... §29 
THỨC THÂN ïïŸ #‡............................. 22c cccccrrrerrree 830 
THỨC TÌNH ïïŸ l............................----22c-cccccerrererrrcee 830 
THỤ | 

THỤ [ 

THỰC TẤT PHÁ BÁT 

THƯỚC SÀO HÒA THƯỢNG Ï§ Ấ‡ II lủi............. 830 
THƯƠNG LƯỢNG li tt............................... ..831 
THƯỜNG CHÂU THIÊN NINH TỰ ?3ý Ở| £ # S#831 
THƯỜNG CHIẾU M HE 0 si c0628 62a te S Án si 831 
THƯỜNG GIÁC 3# #Ÿ (896-971). .832 
THƯỜNG GIẢN #?# fj (1015-1070) .832 
THƯỜNG HƯNG #ï# fi................ „832 
THƯỜNG LƯU Ï#f ÈÏÄ...........................---2-2-2+2zsescrsccee 833 
THƯỜNG NHUẬN ï?ƒ ŸJj (1510-1585)................... 833 
THƯỜNG QUÁN ï# ÏÖi..........................---2ccccccecerrrcee 833 
THƯỜNG QUANG BẢN VIÊN 3# %: 2 lỊ.......... 833 
THƯỜNG QUANG HIỆN TIỀN 3#? 3 iR ïïf......... 833 
THƯỜNG SÁT ?# #š (?-961)......................--cccccccccces 833 
THƯỜNG THÔNG ?/ Ko : 
THƯỜNG TÔNG ?ƒ ## (1025-1091)...................... 833 
THƯỜNG TRUNG ## ;B (1514-1588).................... §34 
THƯỢNG CĂN _E ]R.........................-5ccccccccccreccer 834 


1117 


MỤC LỤC TRA CỨU 








THƯỢNG CĂN LỢI TRÍ - ‡8 #l| #t..................... 834 
THƯỢNG CHÍ F- đš (1668-1732) ..... 834 
THƯỢNG ĐẦU QUAN .F Z§ lãi ...834 
THƯỢNG ĐƯỜNG E 3#........................--ccccccccce. 835 
THƯỢNG KỶ li £1 (1630-1711)........................... 835 
THƯỢNG LAM VIỆN .E lễ lữ.............................- 835 
THƯỢNG LÝ THIÊN ÿú #f ƒñ.............................- 835 





THƯỢNG MÔN THƯỢNG HỘ 'F: Ƒ'] |: 
THƯỢNG NHÂN L A. 




































































































THƯỢNG SĨ l: +.................... ...836 
THƯỢNG THIÊN ĐƯỜNG .[- Xi 3........................ 836 
THƯỢNG THỦ _L ïï................................-------2©cccscces §37 
THƯỢNG THỦ ĐỆ TỬ L ?f 3 #........................ 837 
THƯỢNG THƯỢNG CĂN CƠ _E _E ‡l ##............ 837 
THƯỢNG THƯỢNG CHI CHỈ I: |: 2 Eï........... §37 
THƯỢNG THƯỢNG CƠ .L: _L ##........................ §37 
THƯỢNG THƯỢNG LỢI CĂN _E _E #J ‡8 ..837 
THƯỢNG TÚC .E: ##.............................---- ..838 
THƯỢNG UYÊN .E 3| (1627-1679)... „838 
THỨU LÃNH ŸŸÿ ?{...........................-.222-2ccccccrerrrerree 838 
THỨU PHONG SƠN Ÿ## HỆ IÌ\.............................-- 838 
0677 ....ố.ẻẽẻ 838 
TÍCH MỘC THÀNH KIM THÁP Jj† Bì $ ‡š...838 
TÍCH THỦ MY MAO † ft Jši ®.......................... 839 
TỊCH ÂM TÔN GIẢ 3ï ?ï 3# #í........... ..839 
TỊCH CHÁN Í( ”'2š ] Z8 (1630-1705). ...830 
TỊCH CHIẾU THIÊN SƯ 3ï l# Xf lịl..................... 839 
TỊCH DIỆT 3š ỳÄ 

4h [BI SEISE.)) SÀN DIREES00001077000000900001000 l1 on 
TỊCH THÁT ïäï' ?š............................-2- 2222 22seczrszcrreerrre 840 
TỊCH THẦU 3 3Š (1674-1710)........................------ §40 
TỊCH TRUYỀN 3í f#t (1664-1731).....................-- 840 
TỊCH VIÊN 3š [R| (1207-1299)... _ 
TIỆM KHẨ BÉ Tá 0n 80bit 0y08/29000 1c 4a 
TIỆM THỨ ŸŸƒ ⁄..........................----22-©22z2czeerrrerrrreerrex 
"TIỆM TU TT: c0 caeGnolnyaeseeodoieuee 
TIÊN ẢNH Ÿl# #⁄.............................222- 22ccccrrerrrrrrrerree 
TIÊN ĐÀ KHÁCH {ii EÈ ? ...........................--.....-- 


TIÊN ĐÔ ZE lữ (1265-1334) 
TIÊN GIÁC HẢI TỊNH 2 ï ì 
TIÊN GIÁC TÔNG THỪA 2E #Ÿ 2š 
TIÊN SƯ THIÊN VIỆN 2E li X# lữ... 





3 ...842 











TIÊN TRÀ JÍf ZŸ....................--- 5c tt E111 ctxee 

TIỀN: lãi 10/x 560 MicAStvxdhicArssviteEdrivb ao 4e koxdld ĐÓ 842 
TIỀN ĐƯỜNG l ?.........................ả..cccctecteecrerrerree 842 
TIỀN /KSY SE ỊI s 0 61 60055800080061102008 615615580 d 842 
TIẾN TỪ THÁP ÿjŠ 3# l#.............................---cc--cccc. 842 





TIẾN VÂN ïÈ Z 
TIỀN VIÊN 3E l#.... 
TIỀN BÁT CẦU THÔN, HẬU BÁT ĐIỆT ĐIẾM ïf 4 








TT. T đN DU 000ilxsetocudEkjssidlewdlsxestad 843 
I1 5E 97488:110)-P Sen... §43 


TIỀN ĐẦU NHÂN Tïƒ Øï A.................................... 843 


TIỀN ĐƯỜNG THỦ TỌA ïïƒ 3 # JÈ 
TIỀN KHÊ ïf ỳ# ..............................-- 























TIỀN NHÂN Ïƒƒ À...............................-.-..-.cccrreeee 843 
TIỀN TAM TAM, HẬU TAM TAM Ÿ = =. #&= 
=...ốỐốỐốẻẽẻẽ.ẽ.ẽẽ.ẽ ốc 843 
TIÊN TẾ ïfƒ Eễ.......................25- 22c EcEEEErrrrrrrrrrerrree §44 


TIÊN TƯ ïfƒ #ï......................... 


..844 








TIỀN PHONG TƯƠNG TRỤ Ã# ## ‡H ‡}.. ..844 
TIỀN TẾ i3 :256 54 2s0sdt v0 sesogan ..845 
TIỆN NHIÊU f# 8š §45 
TIẾP DẪN CHI TỪ ‡š 5| 3 ÑỲ.............................. 845 
TIẾP NHÂN ‡3 Ä........................---22-c22cccErrcrrrrrrrrree 845 
TIẾP THỊ ‡š Zï...........................-22-©225c222EzSEEErrrrerrrrrcree 845 
TIẾP TRÚC ĐIÊÉM NGUYỆT 3# ƒï #ù H.............. 845 
TIẾP VẬT LỢI SINH ‡# 3 #l| 21:........................... 846 


TIỆT ĐOẠN CÁT ĐĂNG 3Ÿ li # jệ. 
TIỆT ĐOẠN CHÚNG LƯU 3# lữ 5š š 








œ 


.846 
.846 


œ 




































TIỆT ĐOẠN THIÊN SAI ẩ Ếƒ Z 3Z.. ..846 
TIỆT LƯU CƠ 3# ÿï ÿŠ..........................-----ccccccccc2 846 
TIỆT LƯU CHI TÁC 3È 3 *. f£........................... §46 
TIỆT SINH TỬ LƯU 3È ?È ZÉ ÿ#ữ............................ §46 
099) Sẽ. ..ố....... 847 
TIÊU DAO THANG lí )ế 2. ..847 
TIÊU HOÀNG j 51.... ..847 
TIÊU SƠN TỰ j# IlIS# ..847 
TIÊU TỨC  R.....................................-.--c--ce. §47 
TIỂU ÂN ĐẠI HÂN THIÊN SƯ NGỮ LỤC # Bãi 

Bi 80119 0 “Sẽ... ốc. §47 
TIPU GỤI 2E: 6c ntx9a010511ng6600101A 96a dong 848 
TIẾU HIÊN ZŠ iÿƑ..........................2-2252 222zcEEErrrrrrrrrcee 848 
TIÊU NHAM #Š Ñ#...........................--2ccccccrcerrerrree 848 
TIẾU ÔNG ## ẩ3............................. „848 
TIỂU LÃNG THIÊN SƯ ¿}` j 3# íJ...................... 848 
TIỂU NAM ¿}` BẦŸ.......................----27c2ccccreerrkerrkerrerree 848 
TIỂU NGHỊ ¿| TY..........................-2-©222c2222zccrEesrrerrrrrcee 848 
TTEU) TẦNG cu20 102200 100002001004100611410 001000 0084 da. 848 
TIỂU THAM 2} #$`.........................222c2222222Ecrrrrrrrrcee 848 
TÍN HỌC [ ## (2-1190)......................---ccccccrsecrrresrer 848 


TÍN TÂM MINH fễ :b ##... 
TÍN THỨC THÂM MINH {f# ïŸ 3# H 
TINH LAM Xổ #š.............................. : 
TINH THÁI Ÿ# #⁄.........................----225c222cccErcrrrrrrrrrcee 849 





TINH TIỂU Ä# HŠ.........................--G se eSEierierkirrk 849 





TÍNH ÂM !l †7 (2-1726)......................--ccccccccsecceee 
TÍNH CƠ Ÿl: BÉ (1609-1681) .........................---.-----: 
TÍNH DỊ #l: 33 (1596-1672)......................--.-----cc:--: 
TÍNH ĐIỆP §†‡ #...................................-.-S.cc-ccreerree 
TÍNH ĐĨNH ‡‡ #f (1598-1651). 


TÍNH ĐÔN ŸÈ 3Ä (1633-1695)............................---. 
TÍNH ĐƯƠNG $f ?#.................................-ccccccccccce 
TÍNH KHÔNG ĐẠI SƯ ‡#È “š ¿ Ñị....................... 851 


1118 





MỤC LỤC TRA CỨU 






















































TÍNH KHƯỚC ƒf fÏl...........................--2-©2csc2cvs+cresrrs 851 
TÍNH OÁNH ‡‡ #š (1628-1706). ..852 
TÍNH PHÁI ‡È £ (1631-16992)... ...852 
TÍNH SƯ ‡È #ÿ (1624-1688)........................---cc--ccc2 §52 
TÍNH THAO ‡† fñ (1611-1684)........................---... §52 
TÍNH THÔNG Ÿ‡ !#t (1610-1666).......................-... 853 
TÍNH THÔNG GIÁC NGỘ †† Hữ— ## †E (1755-1842) 

.......nnnn 853 
TÍNH THÓNG ‡† #y............. „853 
TÍNH TĨNH ‡È #Ÿ (1692-1773)... ...854 
TÍNH TUYỀN ŸÈ 2R (1674-1744).......................... §54 
TÌNH GIẢI lễ #s.........c c6 01018 00660 àg neo 854 
TÌNH KIẾN l#f ............................5cccccccccccrrreerree §54 
TÌNH NIỆM | Ê%.............................--22cccccccrrrrrrrrerree §55 
TÌNH THỨC † ïđÄ...............................---cc-ccccccccccee §55 
TÌNH TRÀN lj# Fš.............................cccccccccccrrrrceerree 855 


TÌNH TRI †Š ZïI.... 
TÌNH TƯ †š Ñ1. 













































































































TÌNH TƯỞNG lš 3ö ...855 
TỈNH ĐĂNG #3 fỡ...........................---.2cccccrrerrrrrrrerree 855 
TỈNH HÀNH ##Ÿ ÍẼ..........................----22cccccrecrrrerrrrrerree 856 
TÍNH NIỆM #*ï  (926-993)........................--cccccccce. §56 
TỈNH TRIỆT 43 Íẩ............................---22--2ccccccrsesrreerree §56 
TĨNH CHIỀU ñÿ ïf# (1210-1270). ..856 
TĨNH CƯ TỰ ñ# j# 5#........... ..856 
TĨNH LỤC ñ# 7 (1112-1175). ..857 
u05"... §57 
TỊNH BẢO Y# #ï (1609-1675).......................----c-c-cs2 §57 
TINH CA MS n6 c/00000Á62020/10/Acosv 1e §57 
TỊNH CHIẾU !] 

TỊNH CHIẾU Hữ Xi ñị...................... §58 
TỊNH ĐẦU ‡ƒ 8......................... 252 22c2cnreererrrrree §58 
TỊNH ĐÀU }# 0..... ...858 
TỊNH ĐỊA MÊ NHÂN ‡# lh 3 A......................... 858 
TỊNH GIÁC THIỆN TRÌ ## f#. # ‡# (2-1785).......858 
TỊNH GIỚI È# ØŸ..........................2- 2252 2 EcEcrErrrrrrrrrrrex §59 
TỊNH GIỚI ĐẠI SƯ ‡# ## 2k Íif............................- §50 
TỊNH HUẸ ĐẠI SƯ ‡# 5ï X ñif............................. 859 
TỊNH HUỆ THIÊN TỰ ‡# Ï# Äf #........................ §59 
TỊNH KHẢI ‡#t lít (2-1674)............. ...850 
TỊNH KHÔNG ‡# 2 (1091-1170)... ..860 
TỊNH LÕA LÕA ‡# # #4............ ...860 
TỊNH LUÂN È# fâ (1427-2).........................--.-ccccce. §60 
TỊNH LỮ Ỳ#Ÿ i (1607-1669)...................-------:--52- §60 
TỊNH NGỘ Ÿ Ïữ...........................- cute §óI 
TỊNH NGỘ THIÊN SƯ 3# †# ñi ịJ........................ §61 
TỊNH NHÂN Ÿ# À............................-.c22cerrererree §61 
TỊNH NHÂN TỰ ‡#' ll $#..............................-------- §61 
TỊNH NỘT ‡# ä# (1610-1673).. ...861 
TỊNH OÁNH ‡#Š Ÿ# (1612-1672) .......................---... §62 
TỊNH PHÙ Y# ƒ#ƒ..........................---22s2c2ccrcrrrrrrrrrrrrerree §62 
TỊNH PHỦ š# Hồ (2 — 1660).........................---.------s. 862 


TỊNH QUÁN THIÈN lŸ li š#................................. 
TỊNH TÀI # Ñd..... 
























TỊNH TẠNG THIÊN SƯ THÁP ï# j# 3l li 1 

TỊNH TÂY NÙNG TRANG Yït ÿk ÿ# ÄÈ................. 863 
TỊNH THIÊN ## ŸŸ (1121-1193)............................. §63 
TỊNH THÔNG ‡Š ï# (1591-1647)........................... 863 
TỊNH TRỤ Ÿ#' ‡Ì (1601-1654)............................----- 864 


TỊNH TU THIÊN SƯ 3# {# 3# li. 
TỊNH TỪ TỰ ‡# #4 S£............ 




































TỊNH TỪ TỰ CHÍ Y# # 5# z:.. 864 
TỊNH XÁN Ÿ#t #ấ (1600-1658)..........................---.--- §65 

TU ác dt non vá bốc pro tần A tt nh ác, 865 
W8. 1n TỶ... .... §65 
TỌA CHỦ 4|# 3£......................... 22c 22c §65 
TA ĐỊA 2 NH2 co 0 10c s6 ea0ieLsa02sna §65 
TÒA ĐOÀN 4l s..:.:..:sx. xi6 1000880. uêi §65 











TỌA ĐOẠN THIÊN HẠ NHÂN THIỆT ĐẦU 4# lft 4# 
BỊ XÃ F A ñí 0 














































TỌA KHƯỚC 4J Ẵll.. „ 
TỌA THAM 4# #$..........................--2-cs2ceccvrxerxrrreeree §66 
TỌA THANG 4l j...........................----7c5ccccccccccrrcrx §66 
TỌA THIÊN Ál* šŸ...................... 222 22c AE EcErrrrrrrrree §67 
TOÀN CÓ BÀ cát ca on sát onvNaiseosysasaae 867 
TOÀN ĐÈ 2 ÿš...................... ..867 
TOÀN ĐÈẺ CHÍNH LỆNH  ‡# IFE +. .. 867 
TOÀN ĐÈ NHÁT CÚ % ‡# — ÍJ... ..867 
TOÀN KHÁNH 2> J#Ÿ.....................---:ccccecctecrerrkrrex 867 
TOÀN KHĂNG % ÏŸ.................--cccccectecrerrrrex 868 
TOÀN KHOÁT  ï# (828-887).............................. §68 
TOÀN NHÁTT % —-......................- cty 868 
TOÀN PHÓ 2 Ấ‡ (882-947)........................ccccccceccrer §68 
TOÀN TÂN THỊ CHỦ, TOÀN CHỦ THỊ TÂN ®% # 
g3. 4‡*+##Z............................................ 868 
TLUOAN THÁI 2 cv 026261À006t9220v4 0006 026 cÄ Ác 2 868 
TOÀN THÊ 2 §ŸŠ..........................-2. 250 22 2Errerrrrerrree 869 
TOÀN VỌNG TỨC CHÂN, TOÀN PHÀM TỨC 
THÁNH 2% 3% HỊI  , ® NÓ HỊ #....................... 
TOẢN CÓ CHỈ ##Ä it §............................. 

TÔ CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ ## #\ B 7ú 5# ....869 


TÔ THỨC ##š f#Ä (1037-1101)... 
TÔ TRIỆT ##£ lät (1039-1112)... 
TÔ UYÊN LÔI #š 3l f (1908-2).. 






TÓ QUÝ QUÁI Ít Úã 'È#.........................----cccccccccccee 870 
I/9 0E: 5E In Ỷnẽ"ẽn 871 


TÔ ẤN MẬT HOÀNG 3l FỊ! # 3/, (1735-1835)....871 
TÔ ÁN THIÊN SƯ 3ï EỊ 3ÿ lifi. 
TÔ ÁN TRÙNG QUANG ïïl HÌ 
"V958 61.1111 n8... .ốẽ.. 


















TÔ ĐĂNG 3Ï /Z. % 
TÔ ĐĂNG ĐẠI THỐNG........................-.--2-©222¿2c2cc+e: 
TÔ ĐÌNH }Ïl JÉ ........................-- St tt ng re 
TÔ ĐÌNH KIỀM CHÙY LỤC *fl Ƒš #1 8ft ##......... 872 


1110 


MỤC LỤC TRA CỨU 











TÔ ĐÌNH SỰ UYÊN 3l Jš 3š ?............................ 872 
TỔ ĐƯỜNG *H 3# sẽ 
TỔ ĐƯỜNG SƠN *H 3# IÌ|..................À....225252ccccczz 873 
TÔ ĐƯỜNG TẬP 3 3# #E...........................-55ccccc2 873 
TÔ ĐƯỜNG TỰ #ll 3# Ÿ#............................- 555cc 873 
TÔ GIÁM 3H l (2~1206)....................-2-22-¿52csz2ccssczz 











TÔ HÙNG *31 l# (1285-1365)... 
TÔ KHÂM 3l 3X (1204-1287) 
TÔ LỆNH ÄH ⁄3..........................-22-22222222222EE2EEErrrrrrrrx 
TÔ MINH ïl Sũ. ¬... 
TÔ NĂNG 31H §É (1326-1396) 















































TÔ NGUYÊN #fÍ 76 (1226-1286). : 
TỔ PHÁP XÏ Ỳ2⁄..................... 5. 5cCtE E111. etxee 
TỔ PHONG..................... 5 5c SE EE11211121110111 111111 12e. 
TỎ PHỤ ĐIÈN VIÊN *ïÍ 42 » 
Ih975101):ÿ):) SE ST. HN Số 


TÔ SƯ BA TY Äfl 
TÔ SƯ QUAN ïïñ 
TỔ SƯ TÂY LA 
TÔ SƯ THIÊN *H 
TỎ TÂM }ñ 
TỔ TTÍCHỈ TH hoc: 2205 A0093 000140 x0 0019016A811uE 
TỎ TIỀN 3 
TỔ TÔNG 3H 2š 
TÔ TÔNG VIÊN QUANG 31 3% lBl 3 (1758-1827)877 






































































































TÔ UYÊN 3l ÿ{ (1389-1449)............................cccec 878 
TÔ VIỆT TỰ 3H #ủ 3.................... Q2 22c ccrrecrrerrrrerree 878 
TÓI HẬU CÚ ‡# {£ £jJ... ..878 
TÓI SƠ CÚ ‡# #J fJ....... : ..870 
TÓI SƠ NHÁT BỘ i# ÈJ — 2 ..870 
TÔN CHỈ 3š ä...............................-- 22c 2rkcrrrerrrrrree 879 
TỒN, TÚC TT TH sổ 0n 1 gu 00 ng áo Đệ án 4 879 
TÒN ĐỨC # f : 
TỔN THỌ 27T] s2 no: 6 ca8atrctecaJAyrodtvcoA xa 879 
TÒN TƯƠNG #£ ÖŠ (840-925)........................-cccce. 880 
TÔNG BẠCH ĐẦU 3 ƒ† Hf..................................- 880 
TÔNG BẢO Zš ®.............................Q.e. 
TÔNG BẢN Z8 Z (1020-1099) _ 
TÔNG CẢNH LỤC Zš 8l ##................................... 
TÔNG CÁO Z8 lš (1089-1163) 

TÔNG CHI 3$ ‡#..........................-- 222222 EcEcrErrrrrrrrrrrrree 
TÔNG CHỈ ‹.62cc2cccevcatreoavataeeae 
TÔNG CHIẾU 3š H§........... ` 
TÔNG DĨ 2š E1 (1290-1370).......................---.--c--e. 
TÔNG DIỄN 3š lš (1640-1711)..........................-... 883 
TÔNG DIỆU 2š # (1369-1443)... ..883 
TÔNG DU 3š lÑ..................... ..883 
TÔNG GIÁC 5# #f (1091-1162 ..884 
TÔNG GIÁM PHÁP LÂM % '# ‡* ‡k................... 884 
TÔNG GIÁO LUẬT CHƯ GIA DIỄN PHÁI 2š ‡## £## 
bê 1n"... 884 
TÔNG HIẾN 3š Ñï[............................-- 225 2cccrrrrrrrrree 884 


TÔNG HUỆ ĐẠI SƯ # Ÿï X lif............................ 884 
TÔNG LẶC 3š 3ð! (1318-1391) _ 
TÔNG LONG 3# l# (2-1542)..........................ccccccc 
TÔNG MẠCH # lÌ.......................2-5Scccctecrerrkrrex 
TÔNG MẬT 3š ## (780-841)......................----ccccccs+ 
TÔNG MÔN #% Ƒ]....................---Sck t2 21 11xcctrrey 
TÔNG MÔN BẢO TÍCH LỤC # Ƒ'l ? Bä $# 
TÔNG MÔN CHÍCH ANH TẬP 3 [']J ÿ Z #‡š.....886 
TÔNG MÔN CHÍNH ĐĂNG LỤC Z Ƒ] 1E 
TÔNG MÔN HOẶC VÁN % ["] sử ["j „ 
NG MÔN HUYỄN GIÁM ĐỒ # [1 % # lñ|... 
TÔNG MÔN NIÊM CÔ 3 [1] ‡h tr................ 
TÔNG MÔN NIÊM CÔ HÓI TẬP 3 Ƒ! jh tị 





§g 
œ 
œ 
^ 











¬ 
» ©› 














TÔNG MÔN THẬP QUY LUẬN 2 Ï] 'Ƒ- MỊ ñữữ... 
TÔNG MÔN THẬP THẮNG LUẬN 2% Ƒ'† -†- lý 
TÔNG MÔN THIẾT NẠN #3 ["] ä# #f..................... 888 
TÔNG MÔN THÓNG YÉU TỤC TẬP 2 F1 Øš #4 #ï 

















TÔNG MÔN VÕ KHÓ 3š Ƒ] #Ñ J.......... 
TÔNG MÔN VÔ TẬN ĐĂNG LUẬN #% ["] ‡ Ất dữ 








TÔNG NGUYÊN 3š 76 (1100-1176) ...................... 889 
TÔNG NHÃN # ÏR...............................-----ccccccccccceee 
TÔNG NHÁT ĐẠI SƯ 3š —- 
TÔNG NHÁT THIÊN SƯ Zš — 
TÔNG PHẠM %š Ÿ”..........................---©22c2czccrrrrerrrrcee 
TÔNG PHONG 2 lí... 
TÔNG THỌ _ TổÌ ca snx2&s nỗ 
TÔNG THỐNG BIÊN NIÊN 3š #š ái 4£............... 891 
TÔNG THÚ 8š Ï#t............................---225c-2cccccccvecee 
TÔNG THƯ Zš ï‡ (1500-1567). _ 
TÔNG THỪA 3% iE................................-cccccccccecce 
TÔNG TÍN %3 Íổ......................--2cccccccvecrrrrrrrrrrrrrree 
TÔNG TĨNH 2š 3ƒ (871-954)........................---ccccccccz 
TÔNG TĨNH 3 ñŸ (1373-1448) 
TÔNG TỊNH 2š š# (1337-1442) 
TÔNG TRÁCH #š lổổ'..........................---22ccccccccecce 
TÔNG Ảo 2 Y# (1640-1707).......................... §93 
TÔNG TRÍ 3 #ï 
TÔNG TRIỆT 2 fñủ 
TÔNG TƯỢNG 2š lẽ. 



































TÓNG CAO TĂNG TRUYỆN #% ïï fJ f#. 
TÓT KHÁCH VÔ TÓT CHỦ Z£ # #t  +3:. 
TRA SA HÉ ỳÈ 









TRA TRA NHA NHA ‡# jš 23 3 (532)................ 
TÁC GHẾ sàn ycobtntfsacbiatyodesraecabroipssgeibtyo 
TRÁC SÓC # & 
TRÁC TÍCH TỰ sẽ iðj #Ÿ........................ sec 895 


1120 


MỤC LỤC TRA CỨU 















































TRẠCH SƠN THANH QUY ŸŠ 1l ï# #ủ................ §95 
TRAI CHỦ ÿ# 3:................ ..895 
TRAI ĐƯỜNG £ 3... ..895 
TRAI THOÁI 3Ÿ 3E............................---22-c-c.c-ceecce. 896 
TRẢM ĐẦU CÀU HOẠT llï Øã 3R ÿ#.................... 896 
TRẠM LÔ THIÊN AM ‡È‡ Jặ 3ï Jừ........................ 896 
TRẠM HỰU Ÿ#‡ š#i (1645-1710)......................-..----- 896 
TRẠM NHIÊN }‡‡ #Ä...........................---cccccec ..896 
TRẠM NHIÊN THIÊN SƯ KHÁI CÔ LỤC ï#‡ # X# li 
[h2 0E 8 ae Mon bayrvidfrienaVibi: ri cty Ji in ch g4 và, 896 
TRẠM NHIÊN THIÊN SƯ TÔNG MÔN HOẶC VẤN 
}# #4 T lữ 3 F1 mg f........................... ii. 896 
TRẠM NHIÊN VIÊN TRỪNG }& ⁄Ä |B| ÿ#.............. 896 
TRANG CHỦ ÿŸ *E...........................2-222cc2czecccrerrrrrerree 896 
TRANG NGHIÊM MÔN Ÿ‡ j# Ƒ†].......................... 896 
TRĂNG TẾ lv toái, cố n 0N 041G NAY v18 Ai CHỜ §97 
TRÀNG TỬU TẠO HÁN ‡#š ìfJ ‡# §97 
TRANH Ã:....::27220022 002200 1° ..897 
TRANH ĐẦU#t Đïi.......................... ..897 








TRANH NA... HÀ? 4#rt7J§. . #"J? ..................... §97 
TRANH NHÂN NGÃ E1 1n... 897 
TRANH THÂN VĂN ##f JE lJ........................------c- 898 
TRÁNH LUẬN TĂNG ẵ# ïf f#............................. §98 


TRẠO BỒNG ĐÁ NGUYỆT ‡# #š ‡I H.. 
TRẠO CỬ li Ö#...........................ccccc- 



























TRÁP THƯỢNG MY MAO lZ E j ..898 
TRÂN TRỌNG #2 T.......................-- 2222 222ecccrrrrrrrrrree 898 
HTRẦNN t0 cncd0 0x Ea trAgtagiv lerattosapvaairae 898 
TRÁN CÂU TÁC HÁC Hi iš 3š ấ:....................... 899 
TRÁN CHÂU LÂM TÉ HUỆ CHIẾU THIÊN SƯ NGỮ 
LỤC #1 J4 li ÿ{ Sỉ HH Xổ Hi ãH ##........................ 899 
TRẦN ĐOAN ð# ðñ (1520-1592).......................--..- 899 


TRẤN MĂNG THÁP f#ï #š ‡# 
TRÁN QUÓC ĐÔNG THIÊN TỰ #† 





















































TRÁN QUÓC THIÊN VIỆN f# Bị š# lữ.................. 899 
TRÁN QUÓC TỰ #| Eẩ 3ÿ............................-ccccccce. 900 
TRẦN THƯỜNG # ï#,........................--2-22cccccrecrrrecrrer 900 
TRÁN TRƯỜNG ñ#i E...........................--25-cccccccrecrrer 900 
TRÂN,Fồ M: ty S066 tàng Ág xuadbi AoG 22v sdosegasil Gek can 900 





TRÀN DÀN KHẠC # 2ƒ †# (1890-1969) 
TRÀN HUỆ KIÉM J# ## Øl| (1925 -?)... 

TRÀN KIỆN DÂN J# 4# Eš (1906-1987). sộ 
TRẤN KIÉP Ƒš ?jJ........................- 22522 EEEEEcrrrrrrrrerree 
TRẤN LAO Ƒš Z7........................-2 222222 2Ecerrerrer 
TRẤN LỤY Ƒš #1............................-.222.ccceererrerree 
TRẤN MÔNG TP TT onitts210000/10068/đ1080688A65 

































































TRẤN PHÂN ƒ# Ø............................--.22-ccceccrrrerrrerrer 
TRÀN THÁI TÔNG l# ® Z8 (1218-1277)... 


























TRẤN TÔN TÚC NGỮ LỤC Bÿ 3# †ïi ï ##*.......... 903 
TRÀN TRÀN Ƒš Ƒ....................... cctctnteerec 903 
TRẤN TRÀN SÁT SÁT Ƒš Ƒ# XI ÄI....................... 903 



























TRỆ XÁC MÊ PHONG Ÿff 7# 3š ‡1........................ 903 
TRI DỤC #1 #ề........................-- ..004 
TRI ĐIỆN ẨÃïI J&..... ..004 
TRI HUYỄN #l[l #⁄J.................--c-©csccceckeEkerrkrrrerrex 904 
IN:480510193187-RS T08... nh 904 
TRI KHÁCH ƒI #Ÿš.....................----2-©5sccccxeExerrrerres 904 
TRI KHÔ ẤI Jÿ....................... 2252 22cecc2EEterrrrreerrrrrerree 905 


TRI KHÔNG ÃïI Zš 
TRI KIÊN ÃiI lữ... 





























TRI MẶC ÃïI #Ä... ..905 
TRI NGHIÊM #ÃI th 3y S5 060 nay A0xss1xa Sued 905 
TRTOU THẾ: 22526950001 6A12A028420-686HE 905 
TRI SỰ Ẩï 

TRI TẠNG ẤI j#š...............À........---2-©2252<c2zzc2zzecxerrrerrex 906 
TRI THÁNH ĐẠI SƯ #iI ## 2% Ñị........................... 906 
TRI THỨC ẤI ïŸÌ....................--2- 2c s2 cExeExerrrerrrx 906 








TRI VIÊN ZïI lễ|.. 






































TRI VIÊN ZïI 3#. ..906 
TRÍ AN #† %.................... ..006 
TRÍ BẢO #† ?ï (2-1190)........................ccccccccrreecerree 906 
TRÍ BỈNH #ï ñ (1078-1158)..............................--.. 907 
TRÍ CÀN #f m #ỦJ (915-990)....................ccccccccsccrrrerreee 907 
TRÍ CẬP #‡ # (1311-1378)..........................-----cccc-c 907 
TRÍ CÔNG ?# #J..................... 

TRÍ CHÂN #‡ !l (782-865)... 

TRÍ ĐOAN Ất ữ...................... _ 
TRÍ GIÁC THIÊN SƯ #‡ ®# Xf ñif........................... 908 
TRÍ GIÁM #t đi.) ¬.... 908 
TRÍ HÁN E2 n0 0 MU 909 
TRÍ HOÀNG #† f#d............................cccccrrerrrrreee 909 
TRÍ HỎNG #t ÿ1..........................--- re 909 
TRÍ HÚC #t JH. (1599-1655).........................-----c:--: 909 
TRÍ HUY #t lif (873-956) : 
TRÍ NGÂN ## [3Ï (1585-1637).........................-...---- 909 
TRÍ NGU #ï f8 (1185-1269)........................-------- 910 
TRÍ NGUNG ##†ñễ.....................cccccccccccrrerrrrrrree 910 
TRÍ NGHIÊM ## l#t.............................-.-25-cccccrrrreerree 910 
TRÍ NHẠC #Ÿ Ï#.........................---ccccsccrrerrrrrrrerrree 910 
TRÍ NHAM #? Hi (000-677)201.xaxuoatesiekbi 910 
TRÍ NHÀN „Ị lãI (B)............. 

TRÍ NHƯ #! i1I (749-834). 

TRÍ OAI #t Jề (646-722)... : 
TRÍ PHONG #† #‡........................-2-©22sc 22s xerrrrrrrrcee 
TRÍ PHÙ? SG aa cua tsekeaesatxuueie 
TRÍ QUANG #† 3: (1345-1435).............................. 912 
TRÍ QUÂN ## #ÿ (906-969).......................---cccccccccev 912 
TRÍ TÁC #† Hỗ `"... 912 
TRÍ TẠNG #† #Ä (735-§14)........................---ccccccccee 912 
TRÍ THÔNG ! jl (662-738)........ ..013 








TRÍ THÔNG THIÊN SƯ #' li X# Íifi... 
TRÍ THÔNG THIÊN SƯ NGỮ LỤC #t 3ñ 3# li _ 


MỤC LỤC TRA CỨU 





TRÍ THƯỜNG #ï ?# 
TRÍ TĨNH #‡ ñŸ.... 































TRÍ TÓ #† 3........ 

TRÍ TRUNG ƒ† r! 

TRÍ TUYÊN #f Zï (2-1472)........................cccccccccccee 914 
TRÍ VIÊN #ï 3# (895-977)......................ccccccccrrrecerrree 914 
TRÍ XƯƠNG ##† Ê‡ (2-1378).......................---ccccccccee 914 
TRÍ Y ## {&............................. ..015 
TRÌ BÁT ‡# #$ (1049-1117). ..015 
TRÌ BỨC ‡‡ iä..................... ..015 
TRÌ HỘI 3# [H|........................2- 26c csEEeE SE EEEExEEExEExerxee 916 
TRÌ.THỦ BhE s86: 2o nà64xa deVAGHSRieo 916 
TRÍCH THỦY NAN TIỂU ï 7K ## ìị.................... 916 
TRIÊN ĐƠN J# li... 916 
TRIÊN NHIÊN # £Ä 

TRIỆN NGỌC #ZZ = (1704-1767).......................---- 916 
TRIẾP BÁT ĐẮC fff 2E #3....... ..016 
TRIỆT ##i....................... 

TRIỆT AM Íầt Jề.. 

TRIỆT CHỨNG ƒẩf ïZ.... 

TRIỆT CÓT TRIỆT TỦY fữi #† fữi Bữ..................... 917 
TRIỆT CƯƠNG ft Álj (1626-?).........................----- 917 


TRIỆT DUNG fẩt j 
TRIỆT ĐÀU fït ði 








`© 
_ 
¬ 






















































TRIỆT ĐỀ fất Jš.......... 
TRIỆT ĐIÊN TRIỆT CUÔNG ft ifi ft XE ` 
TRIỆT LIỄU Ấẩủ T...............................--------52c-zcccczcces 918 
TRIỆT TÂM Íẩ# :Ù...........................---- 22cccreccrrrrrrrree 918 
TRIÊU DƯƠNG TỰ ï#j 4 5ÿ............................----- 918 
TRIÊU ĐÁ TAM THIÊN, MỘ ĐẢ BÁT BÁCH ïj †ƒ 
E1 107100500100 0S 6a na 918 
TRIÊU NGUYÊN THIÊN TỰ ÿ] 7ú X# 3#.............. 918 
TRIÊU CÁI ijj ễ........................-- 2252 22c crerrrrrrrrerree 918 
TRIÊU CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ 3#J J| li 7ú 3#918 
TRIÊU TÔNG ïj] 2%........................--2-222cccrecrrrrrrrrecrree 919 
TRIÊU TÔNG THÔNG NHẪN THIÊN SƯ jj 2š ïf Z#/ 
;:0r] ME min... 919 
TRIỆU AN ## 3 (1872-1932)......................-cc-c-ccce. 919 
TRIỆU CHÂU CÂU TỬ #l jM ÄJ ˆ7-...................... 919 
TRIỆU CHÂU CHÂN TÉ THIÊN SƯ NGỮ LỤC 3# 
I Mi Ti MỊ ñãH #Ä..... ..019 
TRIỆU CHÂU CÔ PHẬT #ð J| tí }.... ...020 
TRIỆU CHÂU KHÁM BÀ #š J !ð) HE. N. 920 
TRIỆU CHÂU TÂY BÁT VU #š JM| ÿš #§ äz........ 920 
TRIỆU CHÂU TRÀ ## | 4š .............................---.- 920 
TRIỆU TỪ ## #£ (1850-1920)..........................---.-ccc¿ 921 
TRINH THÚY ll ‡#..............................-----cccreccrrecrrer 
TRÌNH GO ST: 6. 2001216000162 0000ecauev 
TRỊNH NƯƠNG Ÿ%§ # 
TRÓC BẠI ŸŸ# BÍU...................... 25-22222222 cEErrrrrerree .921 
TRỌNG BIỆN !# #Ÿ (1030-1108)........................... 921 
TRỌNG HIẾN ïf li (980-1052)............................. 921 


TRỌNG HƯNG#! {|' 8t 
TRỌNG KHIÊM ƒ†! ñÝ (1174-1244). 








TRỌNG NGUYÊN Tf 76 (1010-1081). ..022 
TRỤ SÁCH S TẾ co 001042010021 100 n2 yagai re 922 
TU EỀ 32 /102560160:x20u0tAnptEro stodUeesoee 922 
TRỤ NGẠN KHƯỚC MÊ NHÂN #È /## 8l 4 A...922 
TRỤ SƠN £ 1Ì 923 












TRỤ THÉ ŸÈ II 
TRỤ TRÌ # E 
TRỤ VIỆN # 



































TRUÂN ïÈ....... 

TRÚC #Zš......... 

TRÚC AM ƒ 

TRÚC BỀ ƒT ŸẨẨ....................... 25c ccs 202115226 5E2ece. 924 
TRÚC GIẢN HÒA THƯỢNG ÍT ññj II lửj.............. 924 
TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANH fT ‡‡ 2š 
1h nh ..ố..ẽẽ.ố 924 
TRÚC LÂM THIÊN VIỆN f7 ‡k 3# l ..024 
TRÚC LÂM TỰ ƒ† ‡§ ##................. ..025 
TRÚC NGUYÊN #£ jÿ{........................----©2cc+crserrrscee 925 
TRÚC NGUYÊN ##£ 7ũ.........................---2©2cc22zsz+ersceee 925 
TRÚC NHAM 7 ##.........................----2ccccccecsrreerrrrcee 925 
TRƯC THẤTT Ti 5 1 21:66 8nitatsascdrsaoanbd 925 
TRÚC TIÊN HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC f7 2E #1 li 
he... ..925 
TRÚC TRƯỚC KHẢI TRƯỚC ZŠ # li #:........... 926 
TRỤC LOẠI TÙY HÌNH 3# Xï Bẽ 7É....................... 926 
TRUNG ÁP ÂN TH 8 f............................. re 926 
TRUNG ĐỘ HR Ƒš.............................-Q 222 2tcrreerree 926 
TRUNG ĐỘNG SƠN TH ]jj IÌL................................. 926 
TRUNG HẠ !Ị! Tế ....................--5c tk teEterkkrrrerrex 926 
TRUNG HÒA THIÊN TỰ TH I1 Xi #£..................... 926 
TRUNG HỘI TỰ HT Ñ# Sÿ................ s 
TRUNG NGẠN /È #Š.....................................- 2c. 
TRUNG NHÂN rƑ! {ˆ (2-1179).......................-cccc--e. 
TRUNG PHONG HÒA THƯỢNG QUẢNG LỤC TH l£ 
“1N 7"... 927 
TRUNG PHONG HÒA THƯỢNG TẠP LỤC TH l# II 
b0... ..ẽẻ.. 928 


TRUNG SƠN HÒA THƯỢNG TỊ Il¡ #1 j#j 
TRUNG TÂN T #‡# (1336-1401)... ` 
TRUNG THIÊN TRÚC TỰ *R % #£ 3#................. 928 
TRÙNG BIÊN TÀO ĐỘNG NGŨ VỊ HIẾN QUYÉT iE 
#mj THỊ Iil †r {È KH 5k 
TRÙNG MÔN KÍCH THÁC 
TRÙNG TU PHỎ ĐÀ SƠN CHÍ ®# ‡# 3£ JÈ Ili zš929 
TRUY BẠCH đ#ẵ Éï..........................-.-2- 52 c-ccrersccee 

TRUY MÔN THÉ PHỎ ấấ Ƒ!| †H: ä 
TRUY TÔ #ấ# 3š.........................- _ 
TRUYỀN BÓ # #í........................ - 2tr 

TRUYÈN DỤC Ấ#t f7 (1638-1685).......................... 930 
TRUYỀN ĐĂNG Íl# JZ..........................----2cccccrrerrree 930 





































1122 


MỤC LỤC TRA CỨU 
























































































































































































































































































































































































































TRUYỀN HÓA ##Ÿ {Ÿ,.........................---¿-©cccccccceccecree 931 TRƯỚC TIÊN # Ÿ.................................------c-ccccrree 939 
TRUYÊN MINH ĐẠI SƯ ‡# IJJ & ñl ..93I _ TRƯỚC TIỆN #š fl#.. ..940 
TRUYỀN PHÁP CHÍNH TÔNG KÝ f#f ‡‡ 1E 2š ã931 TRƯỚC TINH THÁI # Äð #2 ..040 
TRUYỀN PHÁP CHÍNH TÔNG LUẬN {# ‡‡ IE Z ãủ TRƯỚC TINH THÂN # Jÿ ‡............................... 940 
TRƯCC TRƯỚC ST Ta lceeltuanuadaoaade 940 
TRƯỚC Ý LỘ 3ï đš W#.............................cccccccrreccee 940 
TRƯƠNG CHU YÉT E, nh 940 
TRUYỀN TÂM ĐẠI SƯ ## 2ò 2 ñỮ.. 032. TRƯƠNG CÔNG KHIÉT TỬU, LÝ CÔNG TÚY ?§ 
TRUYÈN TÂM PHÁP YÊU Í#t 2b 3š Z8... ..032 — I2 ÌHj 
TRUYỀN TRÌ &i ‡#.................. 032. TRƯƠNG CỬU THÀNH 7E 7L # (1092-1159).....941 
TRUYỀN Y ‡# %...................... LG Làn, 932 TRƯƠNG MẠN THIÊN VÕNG 7? §  4........... 941 
TRUYỆN KÝ (THIÊN TÔNG) f# šữ gi 2)... 932 TRƯƠNG THƯƠNG ANH7R ii #: (1043-1121)..941 
:40/eis 7n... ...ốẽ... 933 TRƯỜNGCA RiR.......................................-c-ccccccee 942 
TRỰC CHỈ NHÂN TÂM ï †l# A ù..................... 933 TRƯỜNG KHÁNH VIỆN R ÿ# lñ.......................... 942 
TRỰC ĐẮC l #8...............................-- cc-ccirree 933 TRƯỜNG KIẾP R jjJ.......................................------ 
TRỰC ĐIỆN ÈÍ J#t..............................5- 2cccccccreerrerree 933 TRƯỜNG LIÊN SÀNG R 3# 
TRỰC HẠ Tï F...... TRƯỜNG LINH THỦ TRÁC THIÊN SƯ NGỮ LỤC 
TRỤC HẠ SỰ #£ F : E ã 5Ƒ mí T MỊi šH #X 
TRỤC HÁN ïï 3#... TRƯỜNG NGUYÊN E 7 (1110-1165) 
TRỤC LIÊU Ty 61x62 eneecerenogeeuebl TRƯỜNG NHĨ HÒA THƯỢNG & T ÄI li (?-951) 
TRUỤC MỘC MẠNH TẾ 2K Eli6iabesoinnosaaonnnDi4' “susagdtoanuoiveslnsulboubtnsuoplrCddnuoyaBaigbse 943 
TRỰC NHIÊU #ï 8š TRƯỜNG ÔNG  ẩồ.............................-------ccccccrreccee 943 
IIRUC TÂM Ê 2/0 nyuc tt AnV4eg6ceceeieae TRƯỜNG THỌ TỰ E ãŠ Sữ..............................----- 943 
TRỰC THẢO BÁT ĐẠP, HOÀNH THẢO BÁTNIÊM TRƯỜNG VÃNG E £È...... ..044 
Tỉ Ất 4 Hã BỊ Hr 4 ÌH... TRƯỜNG VẬT E %1... ..044 
TRỰC THỊ #ï #......... TRƯỞNG LÃO  #...................... ..044 
TRỰC THƯỢNG #ï Ï- TRƯỢNG TUYẾT THÔNG TÚY 3 Ÿ5ƒ ïfi #š.......944 
TRỰC TU : 82. .......... TRỪU ĐINH BẠT QUYÉT ‡ttt §[ ‡k ÿ#................. 944 
TRỪU ĐƠN ‡ ÑŸ..........................Q. 0S eerrerrree 944 
TRỪU GIẢI li Íf#......................-©2522522c2czscsrreerrrscee 944 
TRỪNG CHIẾU ‡Š /# (1780- tha 936  TRỪU THÂN ll| .....................................-...-----ce- 945 
TRỪNG HUỆ THIÊN SƯ THÁP Y# ‡ï ## fili##..936 — TRỪU THOÁT ll| Jfề........................----7ccccccecerrerrreee 945 
TRỪNG THỰC ð ÿŸ....................... 22c 2ccccccrecrrrrerree 936  TRỬU HẬU PHÙ Jl† #4 
TRỪNG TĨNH l# ##........................... 252 ccccserrrrer 936 TUNHẤT ĐẠI SƯÍệ —- Ä 
TRỪNG VIÊN ïð 3# (908-987).............................. 936: - -TÚIDÃ 2 THÍ... 600i 3a ca nsvabstoasaoasuoi 
TRỪNG TY Ỳ# |ữ..........................22-- ccccccrrrrrrrrrrrrree 937 TÚ PHONG TỰ7 SA TT NA 945 
TRƯỚC Si co 02 X2 0105600 .100041000008401001 10 0E 402 937 TÚTÔNG ® ⁄ã ụ ¬......... 945 
TRƯỚC BÁT ĐÁC 3ï 2 ƒ#................................... 937 TỤĐẦU#Ä..................................................... 945 
TRƯỚC CÂN CÓT 3ï ñƒ †f..............................-.... 937 TỤMATZš}&............ 
TRƯỚC CÔNG #f 7} TỤ VÂN THIÊN TỰ li 
TRƯỚC CƯỚC 3# Jlị.. TUẦN KHOÁI 4$ ‡#. 
TRƯỚC ĐÁO #ï #l.... TUẦN LƯU f§ ÿš................... . 
TRƯỚC HỎA 3ï %.... TUẦN MINH f#§ H] (1317-1407)........................----- 946 
TRƯỚC KHÍ LỰC # #4 J).............................-----22 938 TUẦN NHẬN f# ÿï (1166-1227)............................ 946 
TRƯỚC LỰC 3# ?}.................................-----c-c-ccc-cree 938 TUẦN NHÂN PHẠM DẠ ‡& A šI #..................... 946 
TRƯỚC NGỮ ## #..........................2ccccctrerrrreeerrree 938 __ TUẦN VĂN TRỤC CÚ ft % 34 £J....................... 947 
TRƯỚC NHÃN # ÏR TÚC HẠ VÂN SINH ## 'ƑF # 7È............................ 947 
TRƯỚC PHƯƠNG TIỆN 3# 7 fữ........................... 939 _ TÚC MẠCH TIÊN j# lữi #Š.............................---cc-cccs 947 
TRƯỚC QUY 3ï : TÚC THÀNH 4# J . 
TRƯỚC TA TỬ NHÃN TÌNH 3# #6 ˆƒ ÏR Hiữ........ 939 _ TỤC CHỈ NGUYỆT LỤC ## ‡# H ?#..................... 947 
TRƯỚC TÀO XƯỞNG #ï #l† lừ............................. 939 TỤC DIỆM LIÊN PHƯƠNG ẩ#i ‡£ lấý 3?................. 948 
TRƯỚC THỦ CƯỚC 3# #“ ÏjjJ...........................----- 939 _ TỤC ĐĂNG CHÍNH THÓNG Ẩẩ# !ð 1E ï.............. 948 


MỤC LỤC TRA CỨU 



















































































































































































































































TỤC ĐĂNG TÒN CÁO ẩ#ï #ð {# lầi....................... 948 TÙNG YÊM ƒ## #........................................cc-cccccccree 957 
TỤC KIM SƠN CHÍ #ï ® IÌI äE..... ..048 _ TỤNG CÔ đÄ Tị.... ..057 
TỤC TRUYÈÊN ĐĂNG LỤC ## f# 1ð i£... ..949 _ TÙY BA TRỤC LÃNG Bố 3W 3Z ì ..057 
TUỆ THÔNG Ÿš 3 (giữa thế kỷ 14)....................... 949 __ TÙY CƠ ỨNG BIẾN Bỗ #É JÈ ##............................ 957 
TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ ï ⁄_l: -†: (1230-1291) TÙY CHÂU ĐẠI HỎNG SƠN THUÀN THIÊN SƯ 
..... hố 949 _ NGỮ LỤC Bổ JJ Ä 3 LHị ## ## lli ã# #&.............. 958 
TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC #f ;tÐ 3#  TÙY CHÚNG Bố #.....................................s-cc-ccccc2 958 
#t TÙY DUYÊN lỗ ##................. ..058 
TUNG SƠN ÿ#Ÿ IÌI........... ..050_ TÙY PHƯƠNG TỰU VIÊN Bã 2 3} l 

TUNG THIẾU TÔ ï#ÿ 2b 3f1.. 050 TÙY SƠN BẾ I 

TÚNG NHIÊU ấí# f#š.......................2-2222-22cccccresrrerree 950  TÙY THỜI Bế H 

TÚNG NHIÊN lƒÊ #Ä...........................-22-22cccccrerrrecrree 950  TÙY THỜI CẬP TIẾT Bố l† # ffữ.......................... 
TÙNG ÍƒẺ.................... 5s TT H11 11 1111110111111 11x ye. 951 _ TÙY XỨ GIẢI THOÁT Bẽ Jš ft li 

TÙNG ÂN THÁP ‡#‡ lỗ l‡....................... ccccccccccree 951 TÙY XỨ NHẬM DUYVÊN lễ J§ fE 

TÙNG BA ‡# Ỳ%...........................-- 222 2e 951  TÙY XỨ TÁC CHỦ Bẽ ÿš {E 3:.............................. 
TÙNG BÃO THÁP ‡Ä ‡lU Ï#......................----5cccccccc2 951 TUYÊN GIÁM ïï % (782-865).............................. 
TÙNG CÂN ƒ# ## (1117-1200) .951_ TUYÊN PHÁP ĐẠI SƯ #Ýï ‡š 2 Hi... 

TÙNG CÓC ‡# %®................... ..052._. TUYẾN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ # | ll 7ú 3# 
TÙNG DUYỆT ƒ## tí (1044-1091). “n  ốốố.ốốố hố ẽẽ 959 
TÙNG ĐẦU ƒ# Bđ......................... 25s ccccccreirrrrrrrrerree 952 TUYẺN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ BẢO KHIÉP ẤN 
TÙNG ĐÌNH ‡Ä JÈ........................-ccccecreerrerrree 952 _ KINHTHÁP ## J li| 7ú # ? f# HI &€ ##............ 960 
TÙNG HÂN ## Jƒ.........................225- 22ccccrecrrrerrrrrerree 952 TUYẺN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ CÀU HÌNH 
TÙNG GIÁO TẾ ác v 5x02 8 n08nayaeod 952 _ THÁP 1# JM ll 7ú 5# #R JÉ ##................................ 960 
TÙNG HIẾN ƒ## ## (906-983)... 052. TUYÊN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ NHÂN THỌ 
TÙNG KHÔI ƒ# f# (2-973) .952 _ THÁP 1# # lll 7ú 3£ ãš #Ý............................... 961 
TÙNG LÃNG ƒ# BJ........ ..053.. TUYẾN CHÂU KHAI NGUYÊN TỰ TRÁN QUỐC 
TÙNG LÂM ïŠ ‡#............................--- cover 953  THÁP 1 J!| Bi 7ú 3Ÿ ÿñ BÑ Ÿ#................................ 961 
TÙNG LÂM CHI ĐỐI 3# tk 3 8m... 953 TUYẾN ĐẠI ĐẠO 3# &iẵ.................................. 962 
TÙNG LÂM CÔNG LUẬN ïš ‡‡ 2 ï#................. 953 TUYẾN PHẬT TRƯỜNG l# {l 1.........................-- 962 
TÙNG LÂM HIỆU ĐỊNH THANH túy TÔNG YẾU  TUYẾT AM S§ J............................---22cccccrerrrrerrrrree 962 
3X Ð Bì 8 lễ HH Ả THỂ... Hee TUYÉT AM KHẮC VĂN THIÊN SƯ NGỮ LỤC # Jš 
TÙNG LÂM THẠNH SỰ 3# ‡* zš 3ï TẾ W Xll BÍ š #Š&............... chen 962 
TỪNG LUÂN ƒ# ffn.....................----2ccccccvserrrreeerrree TUYẾT AM TÙNG CÂN THIÊN SƯ TỤNG CÔ 5# /š 
TÙNG MÔN NHẬP GIẢ, BÁT THỊ GIA TRÂN ## ƒjJ_ ƒ# 1# š# ñf #iï⁄..........................................òocccce 962 
l\ SẾT 21D 28./2016dunibcliavuntexbekseatntxo sáo 954 TUYẾT CHU 5 #† (1420-1506)...........................- 962 
TÙNG NGUYÊN SÙNG NHẠC THIÊN SƯ NGỮ TUYẾT DUY THAO Ÿ# †ft §ñ (1602-1682)........... 962 
LỤC ‡2 ÿñ $š 1í: Xi Bi ñH TUYÉT ĐẬU MINH GIÁC THIÊN SƯ NGỮ LỤC 
TÙNG NGUYÊN #2 ÿýi......... ?# HH 5 N li ñ8 ñ#.................... Qcncnnteneeereerkec 
TÙNG NGUYỆT ÔNG ‡3 ƑÏ Ä............................. 955... TUYẾT ĐẬU TRỌNG HIẾN 5 ?# ñ 

TÙNG PHẠM ## ÿö.............. ...055 YÉT ĐẬU 

TÙNG QUÝ ƒ## ÿï ...055 È 

TÙNG SÂM ƒ## ƒÄ....... ...055 

TÙNG SƠN TỬ |Ä IÍ| 'ƒˆ...........................-----ccc--- 955 

TÙNG TẬP đề BỀ Sa 001/02 S0AxsdtdsoAesao ceo 955 

TÙNG THẠCH 4 ï.........................---2-22cs2crssrreerrrs 956 'YÉẾT ĐƯỜNG THẬP DI LỤC S : 

TÙNG THẠNH ƒ## #ÿ..........................-22-22cscccrerrrerree 956  TUYẾT HIÊN Ẵï ÏƑ...........................-----ccccccrerrree 
TÙNG THÂM ƒ# ïâ (778-897)..................cccccccce. 956  TUYẾT KIỆU 5 l§ 

TÙNG THƯỢNG LAI f# _E- #..............................- 956  TUYẾT NHAM HUỆ MÃN # 3š Ïï ÿ§ 

TÙNG TỊCH ïš J ộ TUYÉT NHAM TỎ KHÂM EŸ rạp „ # 

TÙNG TRIÊN ## J# (2-928)......................-cccccccccce. 956 TUYẾT PHONG CÔN CÀU 5ƒ l$ lý #8 

TÙNG XÃ l Ti s02 se sycbaaktdoollbaooa 957  TUYẾT # hi HUỆ KHÔNG THIÊN SƯ NGỮ LỤC 
INJ€56n3 in... 957 - 3 lệ 5ã 2E Mã HH äH ®%............................................ 964 





1124 


MỤC LỤC TRA CỨU 





TU 
TU 
EE 


TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 


YÉT PHONG NGHĨA TÒN Zý l# 3§ ƒZ........... 964 
YÉT PHONG NGHĨA TÒN THIÊN SƯ NGỮ LỤC 
3Š #7 NH ñlll šB #................... co 964 
YÉT PHONG SƠN Ÿ# l# I|I.........................----- 965 
YÉT PHONG TỰ # l§ ##...............................-- 965 
YÉT QUAN Šš lỗj..................... 25 22ccccrreerrrrerrree 966 
YÉT SONG Ê# f#....................... 25 c2cerrrerrrerrree 966 
YỆT BIÊN 4“ 3Š ..066 







YỆT ĐÃI #6 fÿ 
YỆT ĐÒ # Í. 











































































































































































































































































TÙ 


YỆT HÀO LY Ấấ#i #š Ï#...............................cccc- 966 
YỆT HẬU TÁI TÔ Ấi {4 Hƒ t........................... 966 
YỆT HÒA ‡#š Ïll.................. 2-55 sec eEEeEExerrkerree 967 
YỆT HỌC ñấñ ##............................. 0c ccrerkirrirrrrree 967 
YỆT LAI DO §# 2 HH............................-.5 75-552 967 
XẾT LŨ SE TH hà xác ssesclilssiisvvwl 967 
YỆT LỰ VONG DUYÊN #ñ J# 1 #š.. ..067 
YỆT LƯU #š #............. ..068 
YỆT NÀO Ấ“ lấ..... ...068 
YỆT NGẠN đi Ƒ#.......................... is cccckerriereree 968 
YỆT THUYÊN...........................----22-©22z+22ze+erxesrrsee 968 
YỆT TIÊM TRẦN ấấ¿ it JÈ................................ 968 
YỆT TƯ LƯỢNG ấ“ l8 är................................ 968 
YỆT TRÀN Ấ## Jš 

HÓA THIÊN SƯ #4 {t 3# li 

HỌC Ÿïƒ #Š..................................cccerrreo = 
KHÔNG SƠN THIÊN SƯ ïï] 2š 1Ú 3 fíf........ 969 
MÃ ĐẦU ĐÀ ï†j R§ Øñ lÈ 

MINN, BỊ đc 000 0 0n Án Sẽ 
NHÍ P: Ế!::2215600621 02 C6á c8 xcs016xinaie ti so 
THÁNH TỰ #4 ##! 3ÿ... 

THIỆN VIỆN !4 ## lữ.....................................-- 969 
TINH CÔ NHÂN J8 3 _ 
CÚI 2RỊ 32s 20012 N/Ai00/A20G0200009txcoaV ca 
CHÂU VIÊN ÿU J Eš 

CHIẾU DỤNG [H H# 

GIA NGỮ LỤC JH 2% ä 

LĂNG ĐẠP ĐỊA DH kệ 

LIỆU GIẢN DJ ‡‡ ff 

MỤC TƯƠNG CÓ 

TÂN CHỦ JH ?ï 3-.... 

THẬP CỬU NIÊN : 
THIÊN BỆNH [JH šÿ ÿÿj...........................----2- sec 972 
THỒN PHẬT PHÁP JW +} § ‡#...................... 972 
TÔ SƠN  šf| IÌ|......................-22-5222222222E2zczcsecee 972 
TÔ TỰ DHIỆH ST ¡2 2tstro1211006 001600600084 972 
CHIẾU THIÊN SƯ #4 J# š# fi........................ 973 
ĐẠC ññj ## (925-995).................. ào cctrecrrrerrrrrres 973 
ĐÀM TỰ #4 # %.......... ...073 
GIÁC ĐẠI SƯ #£ f 2k Íi..............................- 973 
HIỂU TỰ # # 3Ÿ.............................-2 2c 973 
10195 1n. n.... 973 





TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
HẠ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TÙ 
TỦ 
TỦ 
TỦ 
TỦ 
TỦ 


TỦ 
TỦ 
TỦ 
TỦ 
TỦ 
ủi 
TỦ 
TỦ 
TỦ 
TỦ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
địI 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 





1125 





LỤC ĐẢM PHIỀN BẢN ƒ§ 2| 


‡§ H }⁄“.......... 973 
MINH TỨ GIA LỤC #£ HỊ J{ 3 


















MINH THIÊN SƯ #£ HỊ 3# fiJ 

MINH THIÊN SƯ NGŨ HỘI TRỤ TRÌ NGỮ LỤC 
BR Xš El 1 4 f# # äE &%.................................. 974 
NGỘ THIÊN SƯ #4 ‡# #f flli............................- 974 
ÔNG ## #8..............................L 2H Hnnreerreerrkee 974 









TÉ #4 
TẾ ĐẠI SƯ #4 * % Híl.... 





TÉ THIÊN SƯ #4 *‡ ## fị................ ..074 
TÉ THIÊN SƯ NGỮ LỤC ## 3# šf Mị š1 ##...974 
IH3(971196 1 SN “mm... 974 
THỌ THÁP #4 ñ# ‡‡............................----ccccccccee 975 
THỌ THIÊN SƯ 34 # 3# ñil............................ 975 
TRIÊM THIÊN SƯ THÁP #£ ỳh ## fíli 1Z........ 975 
VÂN THÁP #£ #š †#......................-ccccecrieerec, 975 
VI R‡ 3#...................... ..975 






XÁC ï# li 
BÁCH ĐẠI SƯ # ‡fi X 





CŨ 2W TP se 00460 Gái làn he d0 0 0à ciee 976 

DUNG MINH HOẰNG ˆƑ it j 2: ................. 976 

ĐÀM ƒ #š (1249-1306).......................---ccccccce. 976 

ĐỊNH (1302-1376)........................---c-¿22cc2ccccrr 976 
Ừ HÁN 2#E } 




























































































HỮNG TẨY 610200205000 15266882x86iua2 977 
LA TRƯỚNG #% ## ‡&...................................... 977 
NGHI *Ý ÍŠ (?-986) ..........................-s-cccccccvecces 978 
NGHIÊM ˆƑ' l#t (1309-1382)............................. 978 
TÂM NGỘ TÂN THIÊN SƯ NGỮ LỤC ZE :b †# 
Xi Íill ñH #4................. ke 978 
THIÊN HÒA TỬ Zf£ šÿ # #............................. 978 
THUẦN ˆƒ # (1064-1117)...........................---: 97§ 
TRUNG PHÁT HOẠT ZE rỊ' Ố% ỳñ................... 978 
TƯỜNG  ƒ #É (885-960)........................--ccccc2 979 
II... cống 979 
1Ù (N8) san 2xsteeaseosassdesstElooee 979 
BẢO (97§-1054)...... ..079 
DUNG ÝI i#l! (1615-1691)... 

DUYÊN Ýl #Z (1310-1368). 

ĐẮC THIÊN SƯ 1 f8 fi ii 

GIA ĐÉ ä 3X /Š................................--.ccc-ccceccereee 
GIA HOẠT KÉ Í1 3% ñ ä 

GIA TANG TỬ ñ #% # ]È 

HẢI CHI THÂM, NHƯ SƠN CHI CÓ {ĐI ï# 








HỒ BÔN SƠN flI jš Zš IÌị 
HỘI ÉỊ [H| 
KỶ CHỦ NHÂN CÔNG 
LIỄU HÁN 












































MỤC LỤC TRA CỨU 





TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TỤ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TÚ 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
ì# 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 


> 








MÃN 
MINH 
NGHIÊM 
NGUYÊN hụ 70 
SIÊU 
TẠI ÉI #E 
TÁC TỰ, 

















































































































C NGÔN ĐỊNH CHỈ RỊI ? # H 
C TÂM TỨC PHẬT HỊ 2b HỊ! 


(41-821) 
THỊ TÁC VỊ THỊ 4Ð) RỊ| {ÐL lš RỊ 2 
























































840518: 7Đ.77.....ẽ.ốẽ 

ỚC PHẠN ỦY TIỂU NHI li 8t §Š 2] fữ.......... 985 

9). TT... 986 
NG CÔNG DỤNG CÔNG Ï# 1) 


NG ĐƯƠNG jlð ?# 


NG TÂM CẢU 


NG THÂN XỨ 
Ơ 
ƠNG THỨ R ï⁄ 
Ơ 


Ơ 
ƠNG VỊ j# ñ 
Ơ 


CHÚNG SINH Ï# ï 


TU 


lÑ nữ 


HH 





TU 


ƠNG VỊ HỖ 
1] 5 7g 1í Tí 
ỜNG KHIÉT ‡*Ý ‡# 








NG ĐƯƠNG TH ?ƒ 


Ơ 
Ơ 
Ơ 
Ơ 
Ơ 
Ơ 
Ơ 
ƠNG PHÁP CÀU PHÁP ï#f 3* 
ƠNG PHẬT CÀU PHẬT ï#f #} 
Ơ 
Ơ 
Ơ 
Ơ 
Ơ 
Ơ 
Ơ 
Ơ 


+ 


NG DIÊM CHỈ KHÁT j# Fš = Ôn 











NG HOÁN ĐẢ THU THIÊN 1H li ‡[ bộ -..987 
NG KHÔNG MỊCH KHÔNG là 


2 




















TÂM Ï :b ›R 


NG SƠN TỰ Ÿl LÍI Sỹ.................. 


4 








NG TÂM DỤNG TÂM Ï# 2ù 











NG TÂM ĐÃI NGỘ jỡ ;ù f£ữ { 
NG TÂM TRÓC TÂM Ï# ¿ò #t 
NG THÂN 3H š#........................... 


TH li Ju 


NG TỰ BÁT NHÃ 3ñ {Ð ## 3? 








2 Jø 
(1750-1825) 





NG THÓA NHIÊU NHĨ BÁT THỦY ]ñ l 8# 
NG THÓ TỰU THÔ 3 #l it ## 


NG TỬ TƯỚC TỰU ĐỊA ĐẠN Ï# 2E ƒ 
























NG VỊ CHỨNG SINH KHỎ, CÁNH HỮU KHỎ 
X4 #1. Mã ) 
TU XÍCH, CÁNH HỮU XÍCH TU HÒ 


ch: HH Ƒ| 


Fí AK 





Z....990 
















TƯỜNG MẠI ÈŠ 3Š......................... 252 22c2crrerrrrerrree 
TƯỜNG QUANG ‡Ý 3%: (1741-1830)... 

TƯỞNG SƠN Ïi# IÌI..............................--52cccccccsccc 
TỰU NGỮ TIẾP NHÂN ð ñ# ‡# A. 

TỰU THÂN ĐÁ KIÉP ð#‡  ‡[ Ö)......................... 
"TTƯU THỨ, SE tu 0u40/6i256 861 0aac340 





TỰU THƯỢNG. TY 








TỲ LÔ THÁP F‡ /§ ?# 
TỲ LÔ THIÊN TỰ E# J§ X# 


TỲ-NI- ĐA-LƯU-CHI LƯ. 














TỶ LAI k Z£ 

TỶ KIM: HS tiệc bi 0 ixeua dt ggdlbGibeuaiEf 

TỶ TOẠI l# 33#...... 

TY KHÔNG #3 #L 

TY KHÔNG ĐOAN CHÍNH #3 3L 3 1E............... 993 
TY KHÔNG LIÊU THIÊN ## ‡L 3# Z.................... 993 
TY NỊCH ĐẦU HỎA 3# jj ‡# +k........................... 994 
U CHÂU KHÔNG li JH| Zš.......................---cc¿-cccs¿ 994 
U THÊ TỰ Mi R# 3#............................ 255cc cccrreerrreerree 994 





UNG CHÍNH NGỰ TUYẾN NGỮ LỤC ?š IE flJ 3š šE 








































UNG HY TỰ Zl EB Sÿ......... 

ÚNG TRUNG TÂU MIÉT Ÿš 1 

UẦN KHÔNG ẩ## T2 00 12V OEER-En0E10100015 20H00 
UẦN NĂNG ## fÉ..................... 

UÂN THÔNG ##‡ T (965-1032) Ề 
ỦY TÂM #Š ib........................ ....095 
i0N#iE 0i rẽ... 995 
ỦY THUẬN ## JÍ........................... 22-2222 22reccErerrrrerrree 995 
ỦY ỦY TÙY TÙY 3# # Bấ bã ...005 
IIà401P3I97-3 1010707777... 995 
UYÊN LĂNG LỤC #È l# $##................................... 995 
ỨNG AM ĐÀM HOA THIÊN SƯ NGỮ LỤC J JƑš #‡ 
†È Xã Hii šE i4....................... SH. eerrrec 996 
ỨNG CÀN J#t #Z (1034-1096) ...096 
ỨNG CƠ đc x02aasssisvasatesves ket 996 
ỨNG CHÂN |  ¡ 996 
ỨNG ĐOAN JÈ š (1069-1129) 996 
ỨNG HUYỆN MỘC THÁP JÈ 8# 7k ## (283)....... 997 
ỨNG KHÁCH THỊ GIÁ Jš #% f? # ...0997 
ỨNGPHD lễ 2 ác 16 622/12 ngà 2a tesueuie 998 
ỨNG THUẬN VƯƠNG J# Ji E..........................-- 998 
010650080 .08 1n nh... ...098 
ƯƠNG ƯƠNG TƯỜNG TƯỜNG #* # ‡Ý ‡Ý........ 909 
VI GOM 025g an bit Tườn: soH im dt tết c0 Dàn hcm: ....009 
VĂN THAM lt #3.............................-- 5c ccccccereerrerreee 0909 
VAN AM [HH PŸỀ................... 5-55 St c2 2 211211 ckrrke 909 
VAN CÔ TRƯỜNG KHÔNG, NHÁT TRIÊU PHONG 
NGUYẸT 4  K Zš — ijj BW H.......................... 909 


1126 


MỤC LỤC TRA CỨU 
































































































































































































































































































































































































VAN:CG'GHIDU TẾ ở ÑR cu b16xis00 07  suityiclilaskeullllebesadkekeasaoquullb 010 
VẠN GIA SINH PHẬT #šÿ 2% ”È: VÂN MÔN TAM CÚ : ..1010 
VẠN HẠNH ## ƒÿ (2-1018)...... VÂN MÔN THIÊN TỬ 3% ['] X 7“. ...1010 
VẠN KIM #ÿ 4% (1327-1373)... VÂN MÔN TÔNG KT 0 ntift bass be dine 011 
VAN LÝ NHAI CHÂU #ÿ H1 R jM...................... 1000 VÂN MÔN TỰ # ÏÏ S#..................................---... 011 
VAN LÝ VỌNG HƯƠNG QUAN #ÿ Hl 1 #ÿ lJ1001 VÂN NGỌA KỶ ĐÀM # b) #d #...................... 1011 
VAN NIÊN THIÊN TỰ 3ÿ #E ## Sẽ........................ 1001 VÂN NGOẠI #š #...............................-52cccccccccccres 012 
VẠN NIÊN TỰ iÿ fE ##..........................- sec VÂN NHAM TỰ # j# $#..................................... 012 
VAN PHÁP NHÁT NHƯ #ÿ VÂN PHONG ## l#$ (2-956)......................--ccc-ccc2 
VAN PHÁP TÈ QUÁN #šÿ ‡* # fW VÂN PHONG VĂN DUYỆT # l# # †ú............. 
VAN PHÁP VÔ SAI #š ÿZš #Wt 3⁄2. VÂN THÊ CHÂU HOÀNG # ‡# % 3:................ 
VAN PHẬT THẠCH THÁP #ÿ { VÂN THÊ SƠN #Š ‡# II............................------ccccccec 
VẠN PHẬT THIÊN TỰ #šÿ ƒ} X# s VÂN TIÊU AM # ## J............................---cccccccccee 
VAN PHÚC TỰ #š 3ñ 5............. VÂN TỤ ## lllị (1242-13⁄24)......................----c-c+ccscec 
VAN THIỆN ĐÔNG QUY TẬP ảš ?# j:] ñiý %.... 1003 VÂN YÊN TỰ # ## ##..............................cccccccce. 013 
VAN TUẾ TỰ šÿ 7š Š#..........................-ccccccccccee 1004 VẤN ÏRj............................................SEEeErrerrrerree 013 
VAN TÙNG LÃO NHÂN ## 4 # A.................. 1004 VẤN ĐẦU Ï] 5ñ 013 
VAN TÙNG LÃO NHÂN THÁP # ‡4 # A J#.1004 VẤN QUÁ H31... ..1013 
VAN TÙNG TỰ THÁP j##Ÿ ‡Ä 3ÿ Ÿ#...................... 1005 VẤN TÁN J]äÑ.... ..1013 
MA NI 10 rô h VAT ong tp agibi Ea SE chả, 1005 VẤN THIÊN j š# 014 
VĂN CỦ 3V #l ((0-S07). s06 n1 n1 giang 1005 VẤN VƯƠNG LÃO SƯ TÁC THẬP MA? l#| + #: 
VĂN DUYỆT ở: ]J/ (997-1062)....................----- 1005 - {EÍlTBE7 ‹ixcá bi dceiilDegeikailsoasegae 014 
VĂN HỈ # #‡£ (821-900).........................-.---cccccccce 1005, TVẬT 7T: net set slcaerErboaooseteseni 1014 
VĂN ÍCH 3 đ#š (885-958)...........................ccccccccee 1006 VẬT GIAO THIỆP ?J 2š ÿƑ.............................-.... 014 
VĂN KHÂM #3 ##..................... 2-2 2ccccrrrrrrrrrrrree 1006 VẬT SƠ ƒ ÿJ............................-----2ccccckccrterrrrrrrrree 014 
VĂN NGHĨA 3 3. .1006 VI ĐỐI VI ĐÃI jš 3# j§ fŸ 014 
VĂN QUẢ 3% #................ .1006 _ VILÂM ĐẠO BÁI j§$ ‡R h ĐH ...1014 
VĂN TÁI # i§‡ (1452-1524) .1007  VINHÂN j§ À...................... ...1015 
VĂN TÀI # ZƑ (1273-1352).......................---------- 1007  VIPHỤC j§ ÏR..........................................-..--....--c 015 
VĂN THẮNG #3 Jðš (?-1026)......................---..----+ lLULƯỚN CA ốc 015 
VĂN THUẬT *È 1È (1296-1373) "... 1007 VỊ CHÚNG TRÌ BÁT j$ # ‡# §‡.......................... 1015 
VĂN THÚY # #š (915-990)......................---.c:-- 1607- VINHÀNH XÃ scccs06iiceotaokeoasateeeel 015 
VĂN TÚ # ## (1345-1418) M4BIV-0D- Sen 1S. TS TH 00 T0 1015 
VĂN TỪ THƯỢNG THIẾT NGƯU l⁄ Ƒ L BỊ VIÊM THIÊN PHÁ NHỨ # Z f #4.................. 1016 
ch biệt đa U35 cá te 6a ĐA án HH, tin, đi tin 4 VIÊN AM lR| RE.........................-----cccc- 

VĂN YÊN 3 Íl£ (864-949) VIÊN ANH lR| #š (1878-1953)... 

VÂN AM ##š Jš.............................-ccccccre. VIÊN ÂM l| ‡š............................----- 

VÂN AM CHÂN TỊNH THIÊN SƯ NGỮ LỤC Z Jš VIÊN CHÂU NGƯỠNG SƠN HUỆ TỊCH THIÊN SƯ 
02: 4i TH jẽ.".....n 1009 NGỮ LỤC lãi J fl thị 5š #¿ 3# ñ ñR ?#............. 1016 
VÂN CÁI SƠN # ## IÌI VIÊN CHIẾU RE 22212211616: 22ASu0Usaln 1017 
VẬN CỘC 5 VIÊN CHIỀU ĐẠI SƯ [R| ## 2k fif....................... 1018 
VÂN CƯ # j# VIÊN CHIẾU THIÊN SƯ [BI H§ X# Ñị[................... 1018 
VÂN CU VIÊN CHỨNG Ï| ?ÿ......... 

VÂN CU VIÊN CƠ THIÊN SƯ | 

VÂNCU VIÊN DUNG ÏR[ #š............ 

TT VIÊN GIÁC THIÊN SƯ li 

VÂN CƯ TỊ = VIÊN GIÁM THIÊN SƯ lä| 3# 

VÂN MÔN 5 [t4 xi uex say datiusotee 1010 VIÊN HIẾN [BI 8l (1449-))..........................----ccc-e: 1018 
VÂN MÔN KHUÔNG CHÂN THIÊN SƯ QUẢNG VIÊN HỌC |ä| ## (1053-1116)..........................------ 1018 
LỤC # ["] E ! Äl ñl ## ?#................................. 1010 VIÊN HÚC || ]H............................-----222+s+2cxsrzrrerzrxee 1019 
VÂN MÔN MẠCH LÃNG HOÀI THIÊN SƯ TÔNG VIÊN KHOAN [| ?X......................-2-©22ccccxscccrerrrrrcee 1019 
MÔN THIẾT NẠN # Ƒ'j # y ‡# ## Bị 3 Ƒ] 3# Mữ VIÊN MÃN THƯỜNG CHIẾU QUỐC SƯ NGỮ LỤC 





1127 


MỤC LỤC TRA CỨU 














Hili š #& 
BỊ (855-990)... 
#R (2-1580)..... 
1i (1566-1642) 
TH vú #J 





BỊ ìeš ?Z HÑ E 
VIÊN MINH | 
VIÊN NGÂN 
VIÊN NGỘ |8 
VIÊN NGỘ KHÁC CÀN lãi 























;III| 





















































VIÊN NGỘ 
1l) 1# X# li ãH ñ 




























































































































































































































PHẬT QUẢ THIÊN SƯ NGỮ LỤC lR| †# 


VIÊN NGUYỆT [ä| H (1300-1378) 1020 
VIÊN QUẢ [R| ##‡ (1484-1573) ..........................--.. 1020 
VIÊN THÔNG DIỆU GIÁC THIÊN SƯ TS M 
T1INPĐS TMTV T0 1020 
VIÊN THÔNG MINH QUẢNG THIÊN SƯ BI 3. HỊ JÈ 
;:0:) 08.7... 1020 
XIỀN THÔNG NỘT lã| ii ïJ............................---- 1020 
VIÊN THÔNG QUỐC SƯ ÏR| 3ñ lï fili (1080-1151) 
"....ẽ.ốẽẽ rẽ... ẽ. 1021 
VIÊN THÔNG TỰ lR| 3 sÿ.. 1021 
VIÊN TÍN lR| {š (1571-1647)... 1022 
VIÊN TỊNH ÏRÏ ÿŸ' (1588-1639)... 1022 
VIÊN TỊNH ĐẠI SƯ lB| ## % ÑiỮ.......................... 1022 
VIÊN TRÍ ÏB| #† (769-835).......................----ccccce2 1022 
VIÊN TRÍ ĐẠI SƯ lã| #† Ä lifi.........................---- 1022 
VIÊN TRÍ THIÊN SƯ lB| #i 3ÿ fif........................ 1022 
VIÊN TRỪNG ÏR| ?# (1561-1626)... 1023 
VIÊN TU Ell ‡# (1575-1635)... 1023 
VIÊN TU THIÊN SƯ lB| ‡# X# fíl 1023 
VIÊN XUẤT lRl HH (1605-1645).......................-.. 1023 
VIÊN MÔN TỊNH TRỤ THIÊN SƯ 3# ["] y# #: đ# tí 
20D shaw 4U g2 20W boy doc agBUTUULo c và re don an 1023 
VIỆN CHỦ l#š 3°.................................--cccccccrrrrecree 1024 





VIỆT SƠN CÁT TƯỜNG THIÊN VIÊN ## IlI 7# 3# Xl 
DEN HE 000011010100 010 10000127 000111710111 7.4 

VINH TÂY ##š Hị (1141-1215). 
VĨNH AN ?# 2 (911-974)...................--ccccccccccsccee 
VĨNH AN VIỆN 3k #% l# 
VĨNH DƯ 3% Đf (2-1365) 






















ụH 


VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA 3% 3 ïð ìf fƒf...... 1024 
VĨNH GIA TẬP ?k 3š #š..............................-----ccccc- 1025 


VĨNH GIA THIÊN TÔNG TẬP CHÚ % 3# Xñ 2£ #š 


....ố.ốỀ.ố.ố..ố ốc 1025 


VĨNH GIÁC HÒA THƯỢNG ĐỘNG THƯỢNG CÔ 
TRIỆT 7k ?ã ẨM! lí lHỊ E- rĩ lãù : 
VĨNH GIÁC NGUYÊN HIẾN THIÊN SƯ QUẢNG 





LỤC #% ?Ÿ 7ú #f Xf li Ji #3#................................ 1026 
VĨNH HỮU TỰ XÁ LỢI uc: + 1h 5% ® #I 151026 


VĨNH LẠC THIÊN TỰ 3% ## 





đi gà & 0t lAxc 1027 


VĨNH MINH THIÊN SƯ Z3 dị X§ lf'................... 1027 
VĨNH MINH TRÍ GIÁC THIÊN SƯ DUY TÂM 

QUYÉT 3 HỊ #¡ ## R# fil Hừ sÙ› äk...................... 1027 
VĨNH NINH ?%‹ #% (1292- 1369)........................ccccec 1027 
VĨNH NINH TỰ # ## SŸ...............................c.cc.. 1027 
VĨNH QUANG 3 3: (660-730).........................--- 1028 










































































































VĨNH TỪ 3‹ (H253:1/461JXuiajWaeydiiloveu6 1028 
VĨNH XƯƠNG THIÊN TỰ % El 3# 3£. 1028 
VỌNG KHÔNG Ÿš Zš........................... .1028 
VỌNG SINH TIẾT MỤC 3% 7È 8ñ H................... 1028 
VÔ ÂN Ít #4 (884-960).......................-occccccccceccrree 028 
VÔ BA TY Ất HỮU đT.........................2.22ccccceccrrecrrrrcee 028 
VÔ BIÊN Ất 3# (2-1588)......................... cv 029 
VÔ CHUẨN Ít YŸÈ...................... ác ctErrerrrey 029 
VÔ CHUẢN SƯ PHẠM THIÊN SƯ NGỮ LỤC Ít 3 
EJ ‡È 3š HD lñ ?#............. caro 029 
VÔ CÔ VÔ TẤT tt [3| #ft :Ù2..........................-55c2 1029 
VÔ CÔNG CHI CÔNG Ất 7) 2 7J...................... 1029 
VÔ DANH Ít #/ (722-793).......................-cccccccccee 030 
VÔ DẬT Ấfft Ö%............................S.nere 030 
)⁄0jbJb TƯ... 030 
VÔ DỊ NGUYÊN LAI THIÊN SƯ QUẢNG LỤC #t # 
7ú 2R ÿ Hi Jàš ? 030 
VÔ DỤNG HIỀN KHOAN THIÊN SƯ Ất bộ) 
5IIEU ME DƯỚNG 030 
VÔ ĐĂNG 030 
VÔ ĐOAN Ít X dê hoi tt tEassdtviescbitan 031 
VÔ ĐỨC THIÈN SƯ #t f# #f fí.......................... 031 
VÔ GIAO THIỆP Ất 2š ÿ}.................................... 031 
VÔ HÀ MINH TRÍ Ất Tặi HỊ ƒ†. ...1031 
VÔ HỌC Ất #?..... ...1031 
VÔ HUYÈN CÀM { .1031 
VÔ HUU #E ƒs:acbcslcvobilstyegdiauliqesal 031 
VÔ KHẨU ÍẤff Ll........................... 5 cccccccerkeerkeererrk 032 
VÔ KHÔNG ft ZE....................---ccccckeEkerkeerkerkerrk 032 
VÔ KHÔNG ĐỊCH Ất ‡L fff.............................----. 032 
VÔ KHÔNG THIẾT CHỦY / Ất ƒL #Ñ §............... 1032 
VÔ KÝ KHÔNG Ít ẵủ ZÈ......................... re 

VÔ LIÊU Ất Ƒ (787-867)... _ 
VOÔ:ƯƠNG LÁT si ttc2c 92000169 0a Arsenal ai 

VÔ MINH Ít BJJ.........................--5-ccccckeExErkesrkrerkerrk 

VÔ MÔN HUỆ KHAI tt Ƒ?] ##‡ Jil........................ 1033 
VÔ MÔN HUỆ KHAI THIÊN SƯ NGỮ LỤC tt Ƒ1 ii 
1l Bi šB i#.............. Q.01 rereee 033 
VÔ MÔN QUAN # TT NGeecelenl cac 033 
VÔ NGHĨA CÚ ## 3§ £J........ 1034 


VÔ NGHIỆP #tt 3š (760-821)... 
VÔ NGÔN THÔNG Ít ï ïl (2-826).. sử 
VÔ NHIÊM tt: 3£ (800-888).......................---cc-c-- 
VÔ NIỆM Ít 
VÔ PHÙNG THÁP Ất ## ##..........................-----ccc. 
VÔ PHƯƠNG Ất 2 
VÔ QUAN TÁC Ất l# 
VÔ SINH Ất ?E........ : 
VÔ SƯ TRÍ #t li #t. 
VÔ SỰ ĐẠO NHÂN Ít 3i ì 
VÔ SỰ GIÁP Ất 3# 
VÔ SỰ NẠP TĂNG Ất 3 ‡ 



































1128 










MỤC LỤC TRA CỨU 











1036 XÍCH KHẨU BẠCH THIỆT TẬN TIÊU TRỪ Z# L1 ÉI 
c1037"- 0n VN cca tráise 0 kuattAssosiissdooas 
.1037  XÍCH NHÃN QUY TÔNG Zš lR fñ 2š 


VÔ SỰ NHÂN Í 
VÔ SỰ THIÊN # TH. 
VÔ TÂM ĐẠO NHÂN 



































M/90HHSE 1... 1037 XÍCH NHỤC ĐOÀN Zš jÄ E 

VÔ TẾ ĐẠI SƯ ÂM l2 HR acc... 02t nocessa 1037 XÍCH SÁISÁIz* ÿ#ÿŸ........................................ 

VÔ TÉ THIÊN SƯ THẠCH THÁP Ất Z ## fíli #¡ 1# XIÊN HÓA li {,..................-.----¿-ccc+ckSExctEkesrkesrkerrk 
..ốốố ốếẽốẽ h6 ẻ 1037 XIÊN NHIÊN Ï# #Ä................................................ 1045 


VÔ THAM Ít $ .1037 _ XIÉT PHONG XIẾT ĐIÊN #1 lí #1 § 



































VÔ THỦY Ít #â...... .1037  XOAjW.................................. 1045 
VÔ THỦY VÔ MINH Í 4 HH.. .1037__ XUÂN LAN THU CÚC 3š lãi #4 3# ...1045 
VÔ THUYÉT Ất ñï/.......................225c ccccccrrrerrrerrrree 1038 XUẤT CÁCH HỊ j#t..................................c--cccccerree 045 
VÔ THƯỢNG THIÊN SƯ Ất E- š# fíJ.................. 1038 XUẤT CÁCH SIÊU LƯỢNG 1H ‡£ ## lx............. 1045 
VÔ TÍCH Ít Ö.....................--- 22s tt xEEExrrrrerrrreee 1038 XUẤT CHÚNG tH\ ##............................................ 045 
VÔ TÌNH THUYÉT PHÁP Ất ‡š šf# ÿZ................. 1038 XUẤT ĐỘI HỊ [Š................................---22ccccccccrerserres 046 
J/01848. 1p... 103$ XUẤT HƯNG HH iL..............................cccccccccsccce- 046 
VÔ TRỤ ĐẠI SƯ Ấtt ‡È 2# lÏÏ..........................-..--- 1039 _ XUẤT KỲ HỊ ỦÏj,.......................--22cccccrcErrrrrrrerrree 046 
VÔ TRỤ ÔNG Ất Đ BI .1039 _ XUẤT MỘT QUYỀN THƠ HỊ †# ‡š #ƒ _ 

VÔ TRƯỚC THIÊN SƯ #t 3# 3# Íiị .1039 __ XUẤT NGƯU THAI NHẬP MÃ PHÚC Hh 2# lâ A R§ 
VÔ TƯỚNG Ít ##............................ 1020:: G1212 02A VY ôn nhiệt ung sai suy yÂc 046 
VÔ TƯỚNG ĐẠI SƯ Ấft ‡H| 2k Íif......................... 1039 XUẤT NHÃN HH ÏR.............................--..-5-cccccccccce 046 
VÔ UẦN Ít ii 0Ó Hào VỆ nh cà vi v21 5600) 1039 XUẤT NHÂN Hị Ä............................................... 047 
VÔ ÚY THIÊN SƯ Ất 3 Xi fif........................-.-- 1040 XUẤT SINH HỊ /E...........................--cckccrecresrkerree 








VÔ VĂN Ất %................. mm. cố. 1040 XUẤT THẢO Hì f? 
Ắ : % 3Ÿ XUẤT THÂN H1 








1 Ị Hi šB #8 









































































































































































VÔ VI Ất j........ XUẤT THÉ HỊ †Íf...........................----- áy 
VÔ VỊ CHÂN NHÂN ñ XUATT'THỤ HS 9 v6 00 0 6 0 na 0U là 
VÔ XUẤT KHOÁT í Ất b BH, XUẤT TRẬN HỊ lÿ 

XUẤT TRIÊN HỊ ẨÈ........................-----cs2 
VÔ Ý TRÍ Ất ## BH... IÁ018105167/542191240220 518102406) 1041 XUẤT TỨC BÁT BẢO NHẬP TỨC H 8 1# X 
\'40MV.U55E) TT nh Cố 1041 048 
VŨ AM RNĐE cuố ng HN d cNh St eded 1041 048 
VŨ LÂM LINH ÁN TỰ CHÍ /k TP Äš l Sf Ä...1041 : 
VŨ LÂM PHẠM CHÍ ïÈ ‡‡ #& ä:........................ 1041 048 
VŨ TIÊN THIÊN NINH TỰ CHÍ ?\ 3# Z£ ## S£ #: XUẤT XÁC NHẬP XÁC, NHƯ TÚC LỮ XÁ Hì Z X 
na... .ốẽ..ẽ 1041 5š MB j£ #%........................................................ 1048 
VỤ CHÂU THANH QUY 3 ;M| it ÿ§.................. I2 G405 n8... 048 
VƯƠNG MAN TỬ # Ẩl#t '..........................---ccccc-c 1042 XÚC ĐỎ CUÒNG KIÉN Í#ủ 32 šf Ñ.................... 1049 
5a... .ẽẽẽ. 1042 XÚC ĐỎ THÀNH TRỆ Íl šê J #...................... 1049 
9.0.9 H6 .10422_ XÚCLẼÊÍƒfW?#............ : 
XẢ ĐẦU MỊCH ĐẦU ‡2 5ï Ti đi... .1042_ XÚC MỤC BÒ ĐÈ fữ 
XẢ KỶ NGOẠI CÀU ‡# œ1 #‡ 3Ñ... .1042__ XÚC MỤC THỊ ĐẠO 
XẢ TÔ TÙNG TRUY 2 3# Ấ## ấất......................... 1042 XÚC MỤC VÔ TRỆ Í#ủ El #t 
XÁC LẬU TỬ Zš 8 #..............................----cccce XÚC PHÁCH {# ‡ƒi..........................------ccccrccrrrerrrrcee 
XANH NHÃN lf# ÍlR............................ -cccccccccccsersecrs XU SN TẾ c0 xuoyna 6i dsogx2xanbisse 
XẠO KIÊN HH 14 01610s10004011021006 02268884 XÚC: HÁT đã c2 161026801 1000000121001 66i 
XÀO TIÊN 70 để c0 12 0196612A001011621208 802 n0 NA XÚC TY DƯƠNG Í#ủ #. *- 050 
›48tI0i0N-0 T700 7n ch XÚC VẬT VÔ NGẠI fl #J Ất fữ......................... 1050 
XÍCH CÓT LỰC 7š # 7) XÚC Y ffl 4% ...1050 
XÍCH CƯỚC NHÂN SÁN THÓ, TRƯỚC NGOA XUNG HÚ tƑ' ƒfJ (916-974) ......................---ccccccces 050 
NHÂN KHIẾT NHỤC zš JJ! ÄÁ #2 % #¡ WL A I BỊ XUY BỒ MAO HỨ ii #E............................--ccccccccccee 051 
ẻ.ẻ.ố..ốắ..éẽẽ. 1044 XUY MAO KIẾM ! :E Ø{................................... 105 Ï 








MỤC LỤC TRA CỨU 





XUY VẠN THIÊN SƯ NGỮ LỤC 1 #ÿ ## fíli Z1: ## 











BH TC CN CAN U rr 1051 
XUYÊN KHƯỚC TỶ KHÔNG 3 #jI £‡ {L......... 1051 
XUYÊN NHĨ HỖ TĂNG ®# 1 #] {l.................... 1051 
XUYÊN QUÁ ĐỘC LÂU # 3ð 8l §f.................... 1051 
XỨ SỞ LY PHÂN BIỆT J# Øï 8t 2} J............... 1052 





XỬ PHẦN /# 2} 
XỬ TỊCH J# 3 (648-734) 
XỬ VI J# fi (890-955).......................cccccrcrrrerree 
XƯNG DƯƠNG li #2 ......................... 








XƯƠNG CUỒNG 3ï Šf..........................-25ccccccccrrcee 1053 
ƠNG DUNG E‡ #% 
ƠNG ĐÀO El ï# (1815-1893) 
XƯƠNG ĐẠO &¡ ïÍ (1813-1903)......................... 1054 
ƠNG LONG i lŠ.................................- 2c cccccccs 1054 
XƯỞNG lẼ............................G- ccs c2 2 kcerkerkerreerxcee 1054 
ỚNG ĐẠO H 3 ................................cccec MS 
XƯỚNG PHÁCH TƯƠNG TÙY 1! ‡f ‡H Bỗ....... 1054 
ÓNG Y ! 3 (516) .........................---cccccccccccs 1054 















Y AM HỮU QUYỀN t Ƒš ï fš......................... 1055 
Y BÁT HẠ ®% #$ F _ 
X:ECHẦU 2 2Konot014A 216008010: 0801010x40 006 
Y CHỈ SƯ {È Ÿ# lili........................-----cccccccererrererrecee 
Y PHÁP % ‡#.............. 
Y SƠN ÍÈ 1lI (2-1213)............... 

Y THẢO PHỤ MỘC #* 1? lí &. là 
TẾ d8 600/120 nang8a tua stsudixogea le 
30:19) nh... 
Ý HỌC jš ##.. 
Ý THỨC 3š ï 







































Ý THƯỢNG SINH Ý ## _l: 7E ẩ#......................... 1057 
ÝTUCONG Tố Tế bá 0 nha kho iftosaboneesl 1057 
Ý THIÊN TRƯỜNG KIÉM f#  E âi................ 1057 
YÊM HÓA #š 

YÊM TỨC # 

YÊM TY THÂU HƯƠNG Ï‡#§. # fñ #................. 1057 
YÊN TỬ SƠN # 'ƒ IÌI.........................-----ccccccccrscee 1057 
YÊN TỬ THIỀN PHÁI #% ˆƒ ïïf Ù£...................... 1058 

















YẾU DIỆU 3# #}. 
YẾU THẢ # H 





1130 


MỤC LỤC TRA CỨU 





1131 


MỤC LỤC TRA CỨU 





1132 


